


PHẬT ĐIỄN PHÓ THÔNG 


DÁN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT 


Dịch Việt và Ấn hành với Hợp đồng chuyển nhượng 
bản quyên của Viện Đại Học Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya (MCU), Thái-lan, 2018. 


Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. 
Hương Tích ân hành. 

Chủ biên bán Viétngü: - 

LÊ MẠNH THÁT - TUỆ SỸ 


Ban biên dịch: Thích Hạnh Viên, Thích Nữ Khánh 
Năng, Thích Thanh Hòa, Pháp Hiên Cư sỹ, Nguyên 
Quốc Binh. 


SÁCH ÁN TÓNG - FREE DISTRIBUTION 





COMMON BUDDHIST TEXT 


GUIDANCE 
AND INSIGHT 
FROM 
THE BUDDHA 


Chief Editor: Most Venerable Brahmapundit 


Editor: Peter Harvey 


Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU) 
December 2015 


Peter 
Premasiri, 


Translators: Tamás Agócs, 
Dharmacan  Sraddhapa, P.D. 
Somaratne, Venerable Thích Tuệ Sy. 


Harvey, 
G.A 





PHẬT ĐIÊN THÔNG DUNG 


LÓI VÀO TUỆ GIÁC PHẬT 


BAN BIÊN TẠP BẢN TIÉNG ANH 
Tổng biên tập: Hòa thượng BRAHMAPUNDIT 


Biên tập viên: PETER HARVEY 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
Trung Tâm Nghiên Cứu và Phiên Dịch Phật Học 


05/2021 


Chủ biên bản dịch tiếng Việt: 
THÍCH NHẬT TỪ 


Dịch giả tiếng Việt: 

Thích Viên Minh (chương 11, 12) 

Thích Đồng Đắc (chương 1, 2) 

Thích Thanh Lương (chương 8) 

Thích Ngộ Trí Đức (chương 7) 

Thích Nữ Diệu Nga (chương 3, 4) 

Thích Nữ Diệu Như (chương 9) 

Đặng Thị Hường (giới thiệu tóng quan, chương 6, 10) 
Lại Viết Thắng (phụ lục) 

Võ Thị Thúy Vy (chương 5) 








NOI DUNG (Mục Luc) 

Bối cảnh bién dich 

Biên Tập Viên và Dịch Giả 

Ủy Ban Soạn Tập - 

Biên Tập Viên và Dịch Giả Tiêng Việt 


Tựa 


DẪN LUẬN 

I. Tống quan 

II. Cuộc đời đức Phật lịch sử 
IIl. Táng-già — Chúng hội đệ tử 


IV. Tuyển dịch Phật giáo Thượng tọa bộ 
V. Tuyén dich kinh điển Phật giáo Đại thừa 
VI. Tuyển dich kinh điển Phát giáo Kim cang thừa 


PHÀN I. ĐỨC PHẬT 

CHƯƠNG 1. CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẠT LỊCH SỬ 
Giáng thân, đản sanh và thuở thiếu thời 

Tầm cầu giác ngộ. 

Đắc các định vô sắc vi tế 

Khổ hạnh tự hành xác 

Giác ngộ và kết quả 

Phâm đức viên mãn của đức Phật 


Đức Phật vị đạo sư 





CONTENTS 
Background to this Book, and its Contributors 
The Editor And Translators 


Compiling Committee 


Forward 


INTRODUCTIONS 

General introduction 

Introduction on the life of the historical Buddha 
Introduction to the Sangha, or community of disciples 


Introduction to the selections from  Theravada 
Buddhism 


Introduction to the selections from Mahäyäna 
Buddhism 


Introduction to the selections from Vajrayäna 
Buddhism 


PART I: THE BUDDHA 


CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL 
BUDDHA 


Conception, birth and early life: passages L.1—6 
The quest for awakening: L.7—9 
Attaining refined, formless states: L.10—11 


The ascetic life of rigorous self-denial: L.12—14 

The awakening and its aftermath: L.15—19 

The achievements and nature of the Buddha: L.20— 
24 

The Buddha as teacher: L.25-35 


2 





MUC LUC 

Bối cảnh quyển sách và những người đóng góp 
Biên Tập Viên và Dịch Giả 

Ủy Ban Biên Soạn 

Dịch giả tiêng Việt 

Lời giới thiệu (của HT Tổng biên tập) 

Lời nói đầu (của Chủ biên bản dịch tiếng Việt) 
Bảng viết tắt 

GIỚI THIỆU TÓNG QUAN 

Giới thiệu Dẫn Nhập 

Giới thiệu về cuộc đời đức Phật lịch sử 

Giới thiệu về Tăng đoàn: cộng đồng tâm linh 


Giới thiệu về các đoạn kinh của Phật giáo Thượng 
tọa bộ 


Giới thiệu về các đoạn kinh của Phật giáo Đại thừa 


Giới thiệu về các đoạn kinh của Phật giáo Kim cương 
thừa 


PHÀN I: CUỘC ĐỜI ĐỨC PHAT 


CHƯƠNG 1: CUOC ĐỜI ĐỨC PHAT LỊCH SỬ 


Sự thụ thai, ra đời và cuộc sống thuở đầu đời: L.1-6 

Tìm cầu sự tỉnh thức: L.7-9 

Chứng đắc các tầng thiền vô sắc vi tế (Dat được các 
trạng thái vô nhiễm): L.10-11 

Dói sóng khó hanh và su tu bó khác khó: L.12-14 

Sự tinh thức và kết quả sau đó: L.15-19. 

Các thành tựu và bản chất của đức Phật: L.20-24 


Đức Phật là đạo sư: L.25-35 








Xưng tán Phật 

Dung nghi của đức Phật 

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc 
đe dọa 

Phật an trú thiền tọa, tán thán tịch tĩnh và tri túc 


Thân bệnh của đức Phật, và tâm từ chăm sóc người 
bệnh 

Ngủ và ăn 

Làm thơ và thưởng thơ 

Những tháng cuối đời của đức Phật 


Chú thích 


CHƯƠNG 2. CÁC QUAN BIÉM KHÁC NHAU VÉ 
ĐỨC PHẬT 


Thượng Tọa Bộ 

Phẩm tánh của đức Phật 

Tương quan Phật và Pháp 

Tự tánh của Phật 

Tiền thân Phật: Bồ-tát tích tập các ba-la-mật, và 
những đệ tử đắc quả 


Như Lai sau khi chết 


Đại Thừa - 
Danh hiệu và phâm đức của đức Phật 
Phật tánh 

Ba ‘thân’ Phật 
Phật tánh 

Kim Cang Thừa 
Phật tánh 

Tam thân Phật 
Ngũ bộ Phật bộ 
Phật trong tâm 
Chú thích 

PHÀN II. PHÁP 


CHƯƠNG 3. CÁC PHẢM TÍNH CỦA PHÁP 





Praise of the Buddha: L.36 

The Buddha's appearance and manner: L37—39 

Taming and teaching those who resisted or 
threatened him: L.40—45 

The Buddha's meditative life and praise for quietness 
and contentment: L.46—48 

Physical ailments of the Buddha, and compassionate 
help for the sick: L.49—54 

Sleeping and eating: L.55—57 

Composing and enjoying poetry: L.58—59 

The last months of the Buddha's life: L.60—69 


Notes 


CHAPTER 2: DIFFERENT PERSPECTIVES ON 
THE BUDDHA 


Theravada: Th.1—11 

Qualities of the Buddha: Th.1 

The Buddha's relation to the Dhamma: Th.2-4 

The nature of the Buddha: Th.5 

The Buddha, his perfections built up in past lives as a 
bodhisatta, and his awakened disciples: Th.6—9 


The status of the Buddha beyond his death: Th.10— 
11 


Mahayana: M.1-13 

Epithets and qualities of the Buddha: M.1—4 
The nature of the Buddha: M.5-8 

A Buddha's three ‘bodies’: M.9—1 1 

The Buddha-nature: M.12—13 


Vajrayana: V.1—6 

The Buddha-nature: V.1 

A Buddha's three 'bodies': V.2 
The five Buddha families: V.3—4 
The Buddha within: V.5—6 


Notes 
PART II: THE DHAMMA / DHARMA 


CHAPTER 3: 
TEACHINGS 


CHARACTERISTICS OF THE 


3 





Tán thán dürc Phát: L.36 

Hinh dáng và phong thái của Phát: L.37-39 

Chế ngự và giáo hóa những người chóng cự hoặc de 
dọa ngài: L.40-45 

Cuộc đời thiền định của Phật và tán thán về sự an 
tịnh và biết đủ: L.46-48 

Thân bệnh của Phật và tâm từ chăm sóc cho người 
bệnh: L.49-54 

Ăn ngủ: L.55-57 

Sáng tác và tận hưởng thơ ca: L.58-59 

Những ngày tháng cuối đời của đức Phật: L.60-69 


Chú thích 


CHƯƠNG 2: CÁC QUAN BIÉM KHÁC NHAU VÉ 
ĐỨC PHẬT 


Thượng toa bộ: Th.1-11 

Phẩm chát của đức Phát: Th.1 

Quan hệ của đức Phật đối với Pháp: Th.2-4 

Bản chất của Phật: Th.5 

Đức Phật, các sự toàn hảo của ngài được tu tập 
trong nhiều đời là bậc Bồ-tát và các đệ tử giác ngộ của 
ngài: Th.6-9 

Trạng thái của đức Phật vượt lên sự nhập diệt của 
ngài: Th.10-11 


Đại thừa: M.1-13 

Những tính ngữ và đặc tính của đức Phật: M.1-4 
Bản chất của Phật: M.5-8 

Ba “thân” của Phật: M.9-11 

Phật tánh: M.12-13 


Kim cương thừa: V.1-6 
Phát tánh: V.1 

Ba thân của Phật: V.2 
Năm hóa thân Phật: V.3-4 
Đức Phật bên trong: V.5-6 
Chú thích 

PHÀN II: GIÁO PHÁP 


CHU'ONG 3: ĐẶC ĐIỄM CỦA GIÁO PHÁP 








Thượng Tọa Bộ 

Đặc tính tổng thể của Pháp 

Mục đích tu Phật 

Thái độ đối với các đạo giáo khác 
Tranh luận và khoan dung 

Giáo pháp chú trọng thực hành 
Con đường dẫn đến trí giải thoát 


Đại Thừa 

Những phẩm tính của Pháp 

Lý do quyết định tu Phật 

Tranh chấp và bao dung 

Pháp là phương tiện đưa tới cứu cánh 


Giáo pháp phân định tùy căn cơ, thu nhiếp tất cả 


Kim Cang Thừa 
Phâm tính của Pháp 
Lược giải vê Pháp 


Chú thích 


CHU'ONG 4. VÉ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ NHÂN SINH 


Thượng Tọa Bộ 

Thuật trị nước 

Hòa bình, bạo lực, và tội ác 
Tài sản và hoạt động kinh tế 
Bình đẳng xã hội 

Bình đẳng nam nữ 

Quan hệ nhân sinh tốt đẹp 
Cha mẹ và con cái 

Vợ chồng 

Bằng hữu 


Đại Thừa 

Thuật trị nước 

Hòa bình, bạo loạn và tội ác 

Sung Túc và Kinh tế 

Bình đẳng nam nữ 

Thờ kính và báo ơn Cha mẹ 

Hồi hướng công đức cho những người thân đã mắt 





Theravada: Th.12—28 

The overall nature of the Dhamma: Th.12—13 
Reasons for choosing to practise Buddhism: Th.14 
Attitudes to other spiritual traditions: Th.15 

Disputes and tolerance: Th.16—20 

The teachings as having a practical focus: Th.21—24 
The way to liberating knowledge: Th.25—28 


Mahayana: M.14-22 

Qualities of the Dharma: M.14—16 

Reasons for choosing to practise Buddhism: M.17 
Disputes and tolerance: M.18—19 

The teachings as means to an end: M.20—21 


The teachings are pitched at different levels, to 
attract all: M.22 


Vajrayana: V.7—11 
The qualities of the Dharma: V.7—9 
Concise expositions of the Dharma: V.10—11 


Notes 


CHAPTER 4: 
RELATIONSHIPS 


ON SOCIETY AND HUMAN 


Theravada: Th.29—54 

Good governance: Th.29—31 

Peace, violence and crime: Th.32—36 
Wealth and economic activity: Th.37—43 
Social equality: Th.44—45 

The equality of men and women: Th.46—48 
Good human relationships: Th.49 

Parents and children: Th.50 

Husband and wife: Th.51—53 

Friendship: Th.54 


Mahäyäna: M.23-38 

Good governance: M.23-25 

Peace, violence and crime: M.26-29 

Wealth and economy: M.30-31 

Equality of men and women: M.32—33 

Respect for and gratitude to parents: M.34—35 
Sharing karmic benefit with dead relatives: M.36—38 


4 





Thượng toa bộ: Th.12-28 

Bản chất tổng quát của giáo pháp: Th.12-13 

Lý do chọn thực hành theo đạo Phật: Th.14 

Thái độ đối với các truyền thống tâm linh khác: Th.15 
Các tranh chấp và lòng khoan dung: Th.16-20 
Những lời dạy chú trọng thực tế: Th.21-24 

Con đường đến kiến thức về giải thoát: Th.25-28 


Phật giáo Đại thừa: M.14-22 

Các đặc tính của giáo pháp: M.14-16 

Lý do chọn thực hành đạo Phật: M.17 

Tranh chấp và lòng khoan dung: M.18-19 

Những lời dạy là phương tiện đạt đến cứu cánh: 
M.20-21 

Những lời dạy được điều chỉnh theo nhiều mức độ 
khác nhau nhằm thu hút tất cả: M.22 


Kim cương thừa: V.7-11 
Các đặc tính của giáo pháp: V.7-9 
Những bài thuyét giảng giáo pháp cô dong: V.10-11 


Chü thích 


CHU'ONG 4: VÉ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ NHÂN SINH 


Thượng toa bộ: Th.29-54 

Cách tri vi dát nuóc: Th.29-31 

Hóa binh, bao luc và tói ác: Th.32-36 

Sự giàu có và hoạt động kinh tế: Th.37-43 
Sự bình đẳng xã hội: Th.44-45 

Tính bình đẳng giữa nam và nữ: Th.46-48 
Quan hệ nhân sinh tốt đẹp: Th.49 

Cha mẹ và con cái: Th.50 

Chồng và vợ: Th.51-53 

Tình bạn: Th.54 


Phật giáo Đại thừa: M.23-38 

Trị vì đất nước giỏi: M.23-25 

Hòa bình, bạo lực và tội phạm: M.26-29 

Sự giàu có và kinh tế: M.30-31 

Sự bình đẳng giữa nam và nữ: M.32-33 

Tôn kính và biết ơn cha mẹ: M.34-35 

Hồi hướng phước cho người thân đã mắt: M.36-38 








Kim Cang Thừa 
Giáo huán vương đạo nhân ái 
Suy tưởng ân đức của mẹ 


Chú thích 
CHƯƠNG 5. VỀ NHÂN SINH 


Thượng Tọa Bộ 

Vòng luân hồi (samsära) 

Thân người là quý 

Thế giới của chúng ta trong tương quan với vũ trụ 


Nghiệp 

Những hàm ý nghiệp và tái sanh cho thái độ đối với 
tha nhân 

Đời này và tất cả tái sanh đều dẫn đến già, bệnh, và 
chêt 


Đại Thừa 

Vũ trụ của chúng ta 
Nghiệp 

Thân người khó được 
Vô thường 


Kim Cang Thừa 
Thân người quý báu 
Luân hôi khô 


Chú thích 

CHƯƠNG 6. ĐẠO TÍCH VÀ ĐẠO HÀNH 
Thượng Tọa Bộ P 

Trách nhiệm cá nhân - tự thân nó lực 
Yêu câu đông hành thiện tri thức tài đức 


Chức năng và bản chất của tín 
Quy y Phật, Pháp, Tăng 


Hành vi lễ bái i 
Tung các phẩm tánh của Phật, Pháp, và Tăng có thê 
mang lại sự hộ trì và phước lành 





Vajrayana: V.12—13 
Advice on compassionate royal policy: V.12 
Reflection on the kindnesses of one's mother: V.13 


Notes 
CHAPTER 5: ON HUMAN LIFE 


Theraväda: Th.55—78 

The cycle of rebirths (sarmsara): Th.55—58 
Precious human rebirth: Th.59—61 

Our world in the context of the universe: Th.62—63 


Karma: Th.64—72 

The implications of karma and rebirth for attitudes to 
others: Th.73-74 

This life and all rebirths entail ageing, sickness and 
death: Th.75—78 


Mahayana: M.39-45 

Our universe: M.39 

Karma: M.40-42 

Precious human birth: M.43 
Impermanence: M.44—45 


Vajrayana: V.14—23 
Precious human birth: V.14—16 
The pains of samsára: V.17—23 


Notes 


CHAPTER 6: THE BUDDHIST PATH AND ITS 
PRACTICE 


Theravada: Th.79—101 

Individual responsibility and personal effort: Th.79—84 

The need for virtuous and wise companions as 
spiritual friends: Th.85—88 

The role and nature of faith: Th.89-92 

Going for refuge to the Buddha, Dhamma and 
Sangha: Th.93 

Devotional activities: Th.94 

Chants on the qualities of the Buddha, Dhamma and 
Sangha that bring protection and blessing: Th.95-96 


5 





Kim cương thừa: V.12-13 
Lời khuyên vé chính sách từ bi của hoàng gia: V.12 
Quán chiêu vé lòng nhân từ của người me: V.13 


Chú thích 
CHƯƠNG 5: VỀ ĐỜI SÓNG CON NGƯỜI 


Thượng tọa bộ: Th.55-78 

Chu kỳ tái sanh (samsara: luân hồi): Th.55-58 

Thân người quý báu: Th.59-61 

Thế giới chúng ta trong mối tương quan của vũ trụ: 
Th.62-63 

Nghiệp: Th.64-72 

Những án y về nghiệp và tái sanh hỗ trợ thái độ đối 
nhân xử thế: Th.73-74 

Đời này và tất cả các kiếp tái sanh đều dẫn đến già, 
bệnh và chết: Th.75-78 


Đại thừa: M.39-45 

Vũ trụ chúng ta: M.39 

Nghiệp: M.40-42 

Làm người thật quý báu: M.43 
Vô Thường: M.44-45 


Kim cang thừa: V.14-23 
Làm người thật quy báu: V.14-16 
Nỗi khổ của luân hồi: V.17-23 


Chú thích 


CHƯƠNG 6: CON ĐƯỜNG VÀ THỰC HÀNH PHẬT 
GIÁO 


Thượng tọa bộ: Th.79-101 

Trách nhiệm cá nhân và tự thân nỗ lực: Th.79-84 

Cần có những người đồng hành tâm linh thiện tri 
thức tài đức: Th.85-88 

Vai trò và bản chất của tín tâm: Th.89-92 

Nương tựa (quy y) Phật, Pháp và Tăng: Th.93 


Hoạt động lễ bái: Th.94 
Tán tung vé phẩm tánh của Phật, Pháp và Tăng 
mang lại sự hộ trì và phước lành: Th.95-96 








Giới, định, tuệ 
Trung đạo: Thánh đạo tám chỉ 


Đại Thừa 
Tín 
Quy y Phật, Pháp và Tăng 


Trách nhiệm và nỗ lực cá nhân 
Trung Đạo 


Bồ-tát đạo cao hơn Thanh Văn và Độc Giác 


Thầy dạy Đạo 
Tu tập bó-dé tâm (bodhi-citta) 


Kim Cang Thừa 
Tín tâm 
Quy y Phật, Pháp, Tăng 


Thiện tri thức 

Hành trung đạo 

Bồ-đề tâm (bodhi-citta) 
Thứ đệ đạo 


Chú thích 
CHƯƠNG 7. ĐẠO ĐỨC 


Thượng Tọa Bộ 

Thiện và bắt thiện hành 

Bó thí 

Tri giá 

Chánh ang và các giới khác 


Từ ái và kham nhẫn 
Giúp mình và giúp ngời 
Chăm sóc thú vật và môi trường 


Đại Thừa 

Năng lực ỏa thiện pháp 

Bó thí 

Các họ xứ giới 

Chánh mạng và các giới phụ 





Ethical discipline, meditation, wisdom: Th.97—98 
The noble eightfold path: the middle way of practice 
Th.99—101 


Mahayana: M.46-76 

Faith: M.46-48 

Going for refuge to the Buddha, Dharma and 
Sangha: M.49-55 

Individual responsibility and personal effort: M.56—57 

The middle way: M.58—63 

The path of the bodhisattva as superior to those of 
the disciple and solitary-buddha: M.64—67 

The need for a spiritual teacher: M.68—70 

Developing the awakening-mind (bodhi-citta): M.71— 
76 


Vajrayana: V.24—40 

Faith: V.24—26 

Going for refuge to the Buddha, Dharma and Sangha 
V.27—29 

The spiritual teacher: V.30—31 

Practising the middle way: V.32 

The awakening-mind (bodhi-citta): V.33—9 

Graded stages of the path: V.40 


Notes 
CHAPTER 7: ETHICS 


Theraväda: Th.102-120 
Wholesome and unwholesome actions: Th.102—104 
Generosity: Th.105—109 


The Precepts of ethical discipline: Th.110—111 
Right livelihood, and extra precepts: Th.112—113 


Loving kindness and patient acceptance: Th.114—116 
Helping oneself and helping others: Th.117—118 
Caring for animals and the environment: Th.119—120 


Mahayana: M.77—108 
The power of goodness: M.77 
Generosity: M.78—79 


The Precepts of ethical discipline: M.80—87 
Right livelihood, and extra precepts: M.88—89 


6 





Đạo đức, thiền định, trí tuệ: Th.97-98 
Con đường thánh tám nhánh cao quý: Con đường tu 
tập trung đạo: Th.99-101 


Đại thừa: M.46-76 
Niềm tin: M.46-48 
Nương tựa Phật, Pháp, Tăng: M.49-55 


Trách nhiệm cá nhân và tự thân nỗ lực: M.56-57 

Trung đạo: M.58-63 

Con đường của Bồ-tát cao hơn Thanh Văn và Phát 
độc giác: M.64-67 

Nhu cầu cần một đạo sư tâm linh: M.68-70 

Phát triển tâm giác ngộ (tâm bồ-đề, bodhi-citta): 
M.71-76 


Kim cương thừa: V.24-40 
Tín tâm: V.24-26 
Quy y (nương tựa) Ph ật, Pháp, Tăng: V.27-29 


Ban tâm linh (thiện tri thức) : V.30-31 

Thực hành trung đạo: V.32 

Tâm giác ngộ (bodhi-citta): V.33-39 

Các giai đoạn của con đường tu tập: V.40 


Chú thích 
CHƯƠNG 7: ĐẠO ĐỨC 


Thượng tọa bộ: Th.102-120 

Hành động thiện và ác: Th.102-104 

Lòng độ lượng (bố thí): Th.105-109 

Các điều khoản đạo đức: Th.110-1 Tí 

Lập nghiệp chân chánh và những điều khoản đạo 
đức thêm vào: Th.112-113 

Lòng từ bi và kiên nhẫn: Th.114-116 

Giúp đỡ bản thân và giúp đỡ người khác: Th.117-118 

Chăm sóc động vật và môi trường: Th.119-120 


Đại thừa: M.77-108 

Sức mạnh của thiện lành: M.77 

Lòng độ lượng (bố thí): M.78-79 

Các điều khoản đạo đức: M.80-87 

Lập nghiệp chân chánh và các điều khoản đạo đức 
phụ: M.88-89 








Giúp mình và người 

Giáo hóa người khác 

Chăm sóc thú vật và môi trường 
Từ và Bi 

Ba-la-mật của Bó-tát 

Bồ-tát nguyện và Bồ-tát giới 


Kim Cang Thừa 

Nghiệp thiện và bát thiện 
Bố thí ba-la-mật 

Trì giới ba-la-mật 

An nhẫn ba-la-mật 

Tinh tấn ba-la-mật 


Chú thích 
CHU'ONG 8. TU ĐỊNH 


Thuong Toa Bộ 

Mục đích của thiên định . 

Các tùy miên cũng nhu các tiêm năng sáng chói của 
tâm 

Năm triền cái và các phiền não khác 


Quan trọng của tác ý 
Chỉ (samatha) và quán (vipassana) 


Niệm công đức Phát, Pháp, Tăng và sự chết 


Bốn vô lượng tâm: từ, bi, hy và xả 


Bốn niệm trụ (satipatthana): tu quán (vipassana) và 
chỉ (samatha) 


Niệm hơi thở (anapana-sati) 
Thiên, thăng trí và vô sắc định 


Đại Thừa 

Sơ nghiệp tu định 

Không tham cháp thiền định 
Tâm quang minh 

Tu tập từ và bi 





Helping oneself and helping others: M.90—94 
Teaching others: M.95 

Care for animals and the environment: M.96 
Loving kindness and compassion: M.97—99 

The bodhisattva perfections: M.100—106 

The bodhisattva vows and precepts: M.107—108 


Vajrayana: V.41—54 

Wholesome and unwholesome actions: V.41 
The perfection of generosity: V.42—44 

The perfection of ethical discipline: V.45—48 
The perfection of patient acceptance: V.49—53 
The perfection of vigour: V.54 


Notes 
CHAPTER 8: MEDITATION 


Theravada: Th.121—142 

The purpose of meditation: Th.121—122 

The mind's negative underlying tendencies but also 
bright potential: Th.123—124 

The five hindrances and other defilements: Th.125— 
128 

The importance of attention: Th.129—131 

Calm (samatha) and insight (vipassanà) meditations: 
Th.132-133 

Recollection of the qualities of the Buddha, Dhamma 
and Sangha, and of the reality of death: Th.134—135 

Meditation on the four limitless qualities: loving 
kindness, compassion, empathetic joy and equanimity: 
Th.136-137 

The four foundations of mindfulness (satipatthana) as 
ways to cultivate insight (vipassana) and calm 
(samatha): Th.138 

Mindfulness of breathing (ànàpàna-sati): Th.139 

Meditative absorptions, higher knowledges and 
formless attainments: Th.140—142 


Mahāyāna: M.109—128 

Preparatory meditations: M.109 

Not being attached to meditation: M.110 

The radiant mind: M.111—112 

Meditation on loving kindness and compassion: 
M.113 


7 





Giúp đỡ bản thân và giúp đỡ người khác: M.90-94 
Giáo hóa người khác: M.95 

Chăm sóc động vật và môi trường: M.96 

Từ và bi: M.97-99 

Sự hoàn hảo (ba-la-mật) của Bồ-tát: M.100-106 
Bồ-tát giới nguyện và giới luật: M.107-108 


Kim cương thừa: V.41-54 

Hành động thiện và ác: V.41 

Lòng độ lượng hoàn hảo (Bố thí ba-la-mật): V.42-44 
Đạo đức hoàn hảo (giữ đạo đức ba-la-mật): V.45-48 
Kiên trì hoàn hảo (Nhẫn ba-la-mật): V.49-53 

Tinh tán hoàn hảo (tinh tán ba-la-mật): V.54 


Chú thích 
CHƯƠNG 8: THIÊN ĐỊNH 


Thượng tọa bộ: Th.121-142 

Mục đích của thiền định: Th.121-122 

Những khuynh hướng tiềm án tiêu cực cũng như các 
tiềm năng tươi sáng chói của tâm: Th.123-124 

Năm trói buộc và các phiền não nhiễm ô khác: 
Th.125-128 

Tầm quan trọng của sự tác ý: Th.129-131 

Thiền chỉ quán (samatha) và thiền minh sát 
(vipassana): Th.132-133 

Nhó nghi và phám chát cüa Phát, Pháp, Táng và su 
thát và cái chét: Th.134-135 

Quán niệm vé tứ tâm vô lượng: Từ, bi, hy và xả: 
Th.136-137 


Bốn nền tảng chánh niệm (satipatthana) là phương 
pháp thực tập quán (vipassanä) và chi (samatha): 
Th.138 

Chánh niệm vé hoi thở (anapana-sati): Th.139 

Các cảnh giới thiền, tháng tri và định vô sắc: Th.140- 
142 


Đại chúng bộ: M.109-128 

Thiền định sơ đẳng: M.109 

Không chấp chặt vào thiền định: M.110 
Tâm tỏa sáng: M.111-112 

Thiền tập về tâm từ bi: M.113 








Niệm Phật 
Chánh Niệm - 
Chỉ và bốn thiền 


Tu Quán 
Thiên (Chan / Zen) 


Kim Cang Thừa 
Xả bỏ tán loạn 
Thiền định 

Tu đối trị phiền não 


Tu bốn vô lượng 
Bồn niệm 
Tu tự tánh tâm 


Chú thích 
CHƯƠNG 9. TRÍ TUỆ 


Thượng Tọa Bộ 
Bản tánh của trí tuệ : 
Khổ và bón Thánh Dé 


Duyén sinh và khó sinh 


Suy nghiệm có phê phán vé ý niệm thượng dé sáng 
tạo 
Không có tự ngã thường hằng 


Đại Thừa 

Bản tánh của trí tuệ 

Duyên khởi 

Suy nghiệm có phê phán về ý niệm Thượng dé sáng 
tạo 

Không có ngã thé thường hằng 

Tự tánh Không 


Duy thức và tánh Không của năng - sở nhị nguyên 


Phật tánh: thực tại tích cực - 
Sự tương liên tuyệt đôi của tât cả pháp 


Kim Cang Thừa 
Ba tuệ 





Recollecting the Buddhas: M.114 

Mindfulness: M.115—116 

Calm ($amafha) meditation and the four meditative 
absorptions: M.117—120 

Insight (vipa$yana) meditation: M.121—123 

Chan / Zen meditation: M.124—128 


Vajrayana: V.55-70 

Giving up distractions: V.55—56 

Meditative concentration: V.57 

Meditative antidotes for the various defilements: 
V.58—64 

Meditation on the four limitless qualities: V.65—68 

The four mindfulnesses: V.69 

Meditation on the nature of mind: V.70 


Notes 
CHAPTER 9: WISDOM 


Theravada: Th.143-179 

The nature of wisdom: Th.143—148 

Suffering and the four Truths of the Noble Ones: 
Th.149-155 

Dependent arising and how suffering originates: 
Th.156-168 

Critical reflections on the idea of a creator God: 
Th.169 

The lack of a permanent, essential self: Th.170—179 


Mahayana: M.129—150 

The nature of wisdom: M.129 

Dependent arising: M.130—131 

Critical reflections on the idea of a creator God: 
M.132 

The lack of a permanent, essential self: M.133—136 

Emptiness of inherent nature / inherent existence: 
M.137-141 

Mind-only and emptiness of subject - object 
duality: M.142—143 

The Buddha-nature as a positive reality: M.144—147 

The radical interrelationship of all: M.148-150 


Vajrayana: V.71—76 
The three types of wisdom: V.71—73 
8 





Quán tưởng các đức Phát: M.114 

Chánh niém: M.115-116 

Thiền chỉ (samatha) và bốn cảnh giới thiền thâm sâu: 
M.117-120 

Thiền Quán (Vipasyanà): M.121-123 

Thiền Zen / Chan: M.124-128 


Kim cang thừa: V.55-70 

Từ bó tán loạn: V.55-56 

Thiền định: V.57 

Liệu pháp của thiền cho những loại phiền não khác 
nhau: V.58-64 

Tu tập bốn tâm vô lượng: V.65-68 

Bốn chánh niệm: V.69 

Tu tập tự tánh của tâm: V.70 


Chú thích 
CHƯƠNG 9: TRÍ TUE 


Thượng tọa bộ: Th.143-179 
Bản chất của trí tuệ: Th.143-148 
Khổ và bốn chân lý thánh: Th.149-155 


Tương quan và nguồn gốc của khó: Th.156-168 


Những quán chiều phê phán về quan điểm một Đắng 
sáng thê: Th.169 
Không có tự ngã thường hăng: Th.170-179 


Đại thừa: M.129-150 

Bản chất của trí tuệ: M.129 

Tương quan: M.130-131 

Phản biện quan trọng về ý tưởng “Đắng sáng thế”: 
M.132 

Thiếu vắng một ngã thể thường hằng: M.133-136 

Tự Tánh Không - Sự trống rỗng của bản chất vốn 
có / sự tồn tại vốn có: M.137-141 

Duy tâm và sự trống rỗng của chủ thể - đối tượng 
nhị nguyên: M.142-143 

Phật tánh như một thực tại tích cực: M.144-147 

Mối tương quan cơ bản của các sự vật: M.148-150 


Kim cương thừa: V.71-76 
Ba loại trí tuệ: V.7 1-73 








Duyên khởi 
Quán vô ngã 


Chú thích 
CHƯƠNG 10. NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHẠT GIÁO 


Thượng Tọa Bộ 

Hạnh phúc đời này và đời sau 
Chứng ngộ tối hậu 

Niết-bàn 


Đại Thừa 

Hạnh phúc đời này và đời sau 
Chứng ngộ tối hậu 

Niết-bàn 

Phật quả 

Tịnh Độ 


Kim Cang Thừa 

Hạnh phúc đời này và đời sau 
Chứng ngộ tối hậu 

Niết-bàn 

Sở hành của Phật 


Chú thích 


PHÀN III. TÁNG 


CHU'ONG 11. CÁC ĐỆ TỬ XUÁT GIA, TAI GIA VÀ 
HIÉN THÁNH 


Thuong Toa Bộ 
Chúng đệ tử xuất gia và tại gia 


Ché độ tăng lữ 

Giới luật xuất gia 

Các hạng thánh đệ tử 
A-la-hán 


Đại Thừa . 
Bô-tát tại gia và xuất gia 
Giới luật xuât gia 





Dependent arising: V. 74 
Insight into the lack of identity: V.75—76 


Notes 
CHAPTER 10: THE GOALS OF BUDDHISM 


Theravada: 180-188 
Happiness in this and future lives 
Definitive spiritual breakthroughs 
Nirvana: Th.180—188 


Mahayana: M.151-159 
Happiness in this and future lives 
Definitive spiritual breakthroughs 
Nirvana: M.151—155 
Buddhahood: M.156—158 

Pure Lands: M.159 


Vajrayana: V.77—83 

Happiness in this and future lives: V.77 
Definitive spiritual breakthroughs: V.78 
Nirvana: V.79 

Activities of the Buddha: V.80-83 


Notes 


PART III 
‘COMMUNITY’ 


THE SANGHA OR SPIRITUAL 


CHAPTER 11: MONASTIC AND LAY DISCIPLES 
AND NOBLE PERSONS 


Theravāda Th.189—211 

The Buddha's community of monastic and 
disciples: Th.189—190 

The monastic Sangha: Th.191—192 

Monastic discipline: Th.193—198 

Types of noble disciples: Th.199—204 

Arahants: Th.205—21 1 


lay 


Mahayana: M.160—164 
Lay and monastic bodhisattvas: M.160—162 
Monastic discipline: M.163-164 


9 





Ly tương quan: V.74 . 
Hiéu rõ vé việc thiêu bản sắc: sự phi ngã: V.75-76 


Chú thích 
CHƯƠNG 10: MỤC TIÊU CỦA PHAT GIÁO 


Thượng tọa bộ: Th.180-188 
Hạnh phúc đời này và đời sau 
Sự đột phá tinh thần rốt ráo 
Niết-bàn: Th.180-188 


Đại thừa: M.151-159 

Hạnh phúc đời này và đời sau 
Sự đột phá tinh thần rốt ráo 
Niết-bàn: M.151-155 

Phật quả: M.156-158 

Tịnh độ: M.159 


Kim cương thừa: V.77-83 

Hạnh phúc đời này và đời sau: V.77 
Sự đột phá tinh thần rốt ráo: V.78 
Niết-bàn: V.79 

Các hoạt động của đức Phật: V.80-83 


Chú thích 


PHÀN Ill: TĂNG DOÀN 


CHƯƠNG 11: DE TỪ XUÁT GIA, TAI GIA VÀ CÁC 
BAC HIÉN THÁNH 


Thượng toa bó: Th.189-211 

Cộng đồng đệ tử xuất gia và tại gia của Phật: 
Th.189-190 

Táng doàn: Th.191-192 

Giới luật dành cho người xuất gia: Th.193-198 

Các loai dé tử thánh: Th.199-204 

Các A-la-hán (Arahant): Th.205-211 


Phật giáo Dai thừa: M.160-164 
Bồ-tát tai gia và Bô-tát xuát gia: M.160-162 
Giói luát xuát gia: M.163-164 








Kim Cang Thừa 
Đời sông tu đạo 


Chú thích 

CHƯƠNG 12. NHỮNG ĐỜI SÓNG GƯƠNG MẪU 
Thượng Tọa Bộ 

Các đại đệ tử tỳ-kheo A-la-hán 

Các đại đệ tử A-la-hán tỳ-kheo-ni 

Các đại đệ tử tại gia 

Đại Thừa : 

Những đại đệ tử xuât gia 

Những đại đệ tử tại gia 


Kim Cang Thừa 
Đại thành tựu giả 


Chú thích 

PHỤ LỤC 

Địa chỉ Trung tâm Phật giáo khắp thế giới 
Nghe tụng kinh Phật 

Sách Phật giáo 


Các ấn bản dịch phẩm và trích dịch 


Tài liệu Phật giáo trên web, bao gồm các bản dịch 
Từ vựng Phật học và tên riêng 





Vajrayana: V.84-85 
Monastic life: V.845B 


Notes 

CHAPTER 12: EXEMPLARY LIVES 

Theravada: Th.212-231 

Great arahant monk disciples: Th.212—219 

Great arahant nun disciples: Th.220—225 

Great laymen and laywomen disciples: Th.226—231 
Mahayana: M.165—168 

Great monastic disciples: M.165—167 

Great lay disciples: M.168 


Vajrayana: V.86—91 
Great accomplished ones: V.86—91 


Notes 

APPENDIXES 

Buddhanet's World Buddhist Directory 
To hear some Buddhist chanting 
Books on Buddhism 


Printed translations and anthologies of translations 


Web sources on Buddhism, including translations 
Glossary / Index of key Buddhist terms and names 


10 





Kim cương thừa: V.84-85 
Dói sóng xuát gia: V.84-85 


Chü thích 
CHU'ONG 12: CÁC CÁ NHÀN GUONG MÁU 


Thượng toa bó: Th.212-231 ] 

Các Tỳ-kheo A-la-hán hàng đâu: Th.212-219 

Những dé tử Ty-kheo-ni A-la-hán hàng đầu: Th.220- 
225 

Những dé tử cu sĩ nam và nữ uu tú hàng đầu: 
Th.226-231 


Đại thừa: M.165-168 
Những dé tử xuất gia ưu tú: M.165-167 
Các đệ tử cư sĩ nam ưu tú: M.168 


Kim cương thừa: V.86-91 
Các vị đạo sư hàng đâu: V.86-91 


Chú thích 
PHỤ LỤC 


Danh bạ Phật giáo thế giới 

Dé nghe các bài tung kinh của Phật giáo 

Phụ lục 1: Sách về Phật giáo 

Phụ lục 2: Các bản dich đã xuất bản và tuyn tập các 
bản dịch 

Phụ lục 3: Nguồn tài liệu về Phật giáo trên Web 

Phụ lục 4: Thuật ngữ Phật học, nhân danh thông 
dụng 








BÓI CẢNH BIÊN DỊCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN 


Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak 
Quốc tế, đặt tại Đại học Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya (MCU), Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật 
giáo kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập bát- 
niết-bàn của Đức Phật. 


Mục đích của dự án là phân phối sách miễn phí trên 
khắp thế giới, đặc biệt là trong các khách sạn, nhằm 
cung cấp rộng rãi các nguôn tài liệu phong phú từ các 
kinh điển thuộc các truyền thống Phật giáo liên hệ đến 
các vấn đề cơ bản mà con người phải đối mặt. Qua đó, 
mục tiêu của nó là nâng cao nhận thức của người theo 
đạo Phật về di sản phong phú của mình, về tư duy tôn 
giáo và đạo đức, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của 
những người ngoài đạo Phật về các giá trị và các 
nguyên lý cơ bản của Phật giáo. 


Nỗ lực của sách nhằm điều hòa những điểm tương 
đồng trong các truyền thống Phật giáo và những sắc 
thái dị biệt của các truyền thống này. 


Sách bao gồm các đoạn văn trích dịch từ các nguồn 
văn hiến Pāli, Sanskrit, Hán và Tạng, (nguyên bản 
tiếng Anh) sử dụng các từ Phật học quan yếu thông 
dụng trong tiếng Anh, và duy trì các tiêu chuẩn học 
thuật nghiêm ngặt. (Bản dịch Việt vận dụng các từ Hán 
đã được phổ thông Việt hóa trong lịch sử phiên dịch 
Phật điển tại Việt Nam). Đầu tiên sách sẽ được xuất 
bản bằng tiếng Anh và sau đó là các ngôn ngữ chính 
thức khác của Liên hiệp quốc, cũng như các ngôn ngữ 
của các quốc gia Phật giáo khác. 


Viện trưởng Viện Đại 
rajavidyalaya Hòa thượng Giáo 
Brahmapundit, là tổng biên tập hướng dẫn của dự án, 
chủ tịch hội đồng tư vấn, và MCU đã cung cấp các 
nguồn lực cần thiết cho dự án. 


học Mahachulalongkorn- 


Người đề xuất và điều phối viên của dự án là Nghiên 
cứu sinh Tiên sĩ Egil Lothe, Chủ tịch Liên hiệp Phật 
giáo Na-uy. 


sư Tiên sĩ 





BACKGROUND TO THIS BOOK, AND ITS 


CONTRIBUTORS 


This book is a project of the International Council of 
Vesak, based at Mahachulalongkorn-rajavidyalaya 
University (MCU), Thailand, Vesak being the Buddhist 
festival celebrating the birth, enlightenment and final 
nirvana of the Buddha. 


The project's aim is to distribute this book for free 
around the world, especially in hotels, so as to make 
widely available the rich resources found in the texts of 
the main Buddhist traditions relating to fundamental 
issues facing human beings. Through this, its 
objectives are to increase awareness among Buddhists 
of their own rich heritage of religious and ethical 
thinking as well as to increase understanding among 
non-Buddhists of the fundamental values and principles 
of Buddhism. 


It seeks to strike a balance between what is common 
to the Buddhist traditions and the diversity of 
perspectives among them. 


The book consists of selected translations from Pāli, 
Sanskrit, Chinese and Tibetan, using a common 
terminology in English of key Buddhist terms, and 
maintaining strict scholarly standards. lt is to be 
published first in English and then into the other official 
UN languages as well as other languages of Buadhist 
countries. 


The Rector of Mahachulalongkorn-rajavidyalaya 
University, Most Venerable Professor Dr. 
Brahmapundit, is the guiding Chief Editor of the project, 
president of its advisory board, and MCU has provided 
the resources needed for the project. 


The proposer and co-ordinator of the project is 
Cand.philol. Egil Lothe, President of the Buddhist 
Federation of Norway. 


11 





BÓI CẢNH QUYÉNSÁCH  . 
VÀ NHÜNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP 


Quyén sách này là dự án của Ủy ban Quốc té vé dai 
lé Vesak LHQ, có trụ sở tai Dai hoc Mahãchulalongkorn 
Rajavidyalaya (MCU), Thái Lan. Vesak là lễ hội Phật 
giáo, ky niém ngày dán sinh, thành dao và nháp niét- 
bàn vô du của đức Phát. 


Mục đích của dự án là phân phát miễn phí sách này 
khắp thế giới, đặc biệt là tại các khách sạn, dé phó 
biến rộng rãi nguồn tài liệu phong phú có trong các thư 
tịch của các truyền thống Phật giáo chính, liên quan 
đến các vấn đề cơ bản mà con người phải đối mặt. 
Thông qua đó, mục tiêu của quyén sách là nâng cao 
nhận thức của các Phật tử về di sản phong phú của tư 
duy tôn giáo và đạo đức, đồng thời tăng cường hiểu 
biết cho những người ngoài đạo Phật về các giá trị và 
nguyên lý cơ bản của đạo Phật. 


Quyén sách nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa những 
cái chung phổ biến trong các truyền thống Phật giáo và sự 
đa dạng trong các quan điểm giữa các truyền thông đó. 


Quyén sách bao gồm các đoạn kinh văn được chọn 
lọc từ các nguồn tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Trung 
và tiếng Tây Tạng, sử dụng thuật ngữ Phật giáo quan 
trọng và phổ biến [bản nguyên tác] bằng tiếng Anh và 
tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật nghiêm túc. Trước 
tiên sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh và sau đó, 
được dịch sang các ngôn ngữ chính thức khác của 
Liên Hợp Quốc cũng như các ngôn ngữ khác của các 
quốc gia Phật giáo. 


Hiệu trưởng trường Đại hoc Mahachulalongkorn 
Rajavidyalaya, Hòa thượng GS.TS. Brahmapundit là 
Trưởng ban biên tập lãnh dao của dự án, Chủ tịch Ban 
có vấn của dự án. Trường Đại học Mahachulalongkorn 
Rajavidyalaya đã cung cấp các nguồn lực cần thiết cho 
dự án này. 


Người đề xuất và điều phối viên của dự án này là 
Tiên sỹ Egil Lothe, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Na-uy. 








BIÊN TẬP VIÊN VÀ DỊCH GIẢ 


P.H. Peter Harvey: Giáo sư Hưu trí bộ môn, Đại học 
Sunderland, Vương quốc Anh, đồng sáng lập viên Hiệp 
hội Nghiên cứu Phật học Vương quốc Anh, biên tập 
viên tập san Duyệt lãm Nghiên cứu Phật hoc (Buddhist 
Studies Heview), tác giả Giới thiệu Đạo đức Phật giáo: 
Nên tảng, Giá trị và Các Ván dé (An Introduction to 
Buddhist Ethics: Foundations, Values and lssues. 
Cambridge University Press, 2000) và Phát hoc Nháp 
món: Giáo lý, Lich sử và Thực hành (An Introduction to 
Buddhism: Teachings, History and Practices) (án bàn 
làn 2, Cambridge University Press, 2013) — biên tập 
vién thu tịch, và dịch giả của một số đoạn trong phần 
Cuộc đời Đức Phật lịch sử và Thượng tọa bộ. Giáo sư 
hướng dẫn thiền thuộc truyền thống Samatha Trust (Tô 
hợp tu Chỉ). 


G.A.S. G.A. Somaratne: Giáo su Trợ giảng, Trung 
tâm Nghiên cứu Phật học, Đại học Hồng-kông, nguyên 
đồng giám đốc Dự án Tam tạng Dhammachai (DTP) và 
là Viện trưởng Học viện Phật học Quốc tế Sri Lanka 
(SIBA) — dịch giả chính của các đoạn trong phần Cuộc 
đời Đức Phật lịch sử và Tăng-già Thượng tọa bộ. 


P.D.P. P.D. Premasiri: Giáo su Hưu trí bộ môn Pali 
và Phật học, Phân khoa Pali và Phật hoc, Dai học 
Peradeniya, Peradeniya, đồng sáng lập viên Học viện 
Phật học Quốc tế Sri Lanka và Chủ tịch Hội Xuất bản 
Phật giáo, Kandy, Sri Lanka — dịch giả chính của nhiều 
đoạn trong phần Pháp của Thượng tọa bộ. 


T.T.S. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ: Giáo sư Hưu trí 
bộ môn Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, Việt Nam — 
dịch giả nhiều đoạn trong các phần Đại thừa. 


D.S. Dharmacärï Šraddhäpa: Nghiên cứu viên Hậu 
đại học, Phân khoa Văn hóa học và Ngôn ngữ Đông 
phuong, Đại hoc Oslo, Na-uy — đồng dich giả / dịch giả 
của các đoạn trong phần Đại thừa. Thành viên Tăng 
đoàn Triratna. Ngài trân trọng cảm ơn đến BhiksunT 
Jianrong, Guttorm Gundersen, và TS. Antonia Ruppel, 





THE EDITOR AND TRANSLATORS 


P.H. Peter Harvey: Professor Emeritus of Buddhist 
Studies, University of Sunderland, U.K., co-founder of 
the U.K. Association for Buddhist Studies, editor of 
Buddhist Studies Review, and author of An Introduction 
to Buddhist Ethics: Foundations, Values and lssues 
(Cambridge University Press, 2000) and An 
Introduction to Buddhism: Teachings, History and 


Practices (and edn, Cambridge University Press, 2013) 


— editor of the text, and translator of some passages in 
The Life of the Historical Buddha and Theravada 
sections. Meditation teacher in Samatha Trust tradition. 


G.A.S. G.A.Somaratne: Assistant Professor, Centre 
of Buddhist Studies, University of Hong Kong, formerly 
Co-director of the Dhammachai Tipitaka Project (DTP) 
and Rector of the Sri Lanka International Buddhist 
Academy (SIBA) — main translator of passages in The 
Life of the Historical Buddha and Theravada Sangha 
sections. 


P.D.P. P.D.Premasiri: Professor Emeritus of Pali and 
Buddhist Studies, Department of Pali and Buddhist 
Studies, University of Peradeniya, Peradeniya, co- 
founder of the Sri Lanka International Buddhist 
Academy and President of Buddhist Publication 
Society, Kandy, Sri Lanka — main translator of the 
passages in the Theravada Dhamma section. 


T.T.S. Most Venerable Thích Tuệ Sỹ: Professor 
Emeritus of Buddhist Studies at Van Hanh University, 
Vietnam — translator of many of the passages in the 
Mahayana sections. 


D.S. Dharmacari Šraddhäpa: Graduate Researcher, 
Department of Culture Studies and Oriental 
Languages, University of Oslo, Norway — co-translator / 
translator of the passages in the Mahayana sections. 
Member of the Triratna Buddhist Order. He would like 
to thank Bhiksunr Jianrong, Guttorm Gundersen, and 


12 





BIÊN TẬP VIÊN VÀ DỊCH GIẢ 


P.H. Peter Harvey: Giáo sư hưu trí nghiên cứu Phật 
giáo, Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, đồng sáng 
lập viên của Hiệp hội nghiên cứu Phật giáo vương 
quốc Anh, biên tập viên Tap chí Nghiên cứu Phát giáo 
và là tác giả của cuốn Nhập môn đạo đức Phật giáo: 
Các nên tảng, giá tri và vấn dé (An Introduction to 
Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues, NXB. 
Đại hoc Cambridge, 2000) và Nhập món Phật hoc: giáo 
pháp, lịch sử và thực hành (An Introduction to 
Buddhism: Teachings, History and Practices, tái bàn 
làn thứ 2, NXB. Đại hoc Cambridge, 2013), là biên tập 
viên thư tịch và dich giả một số đoạn trong phần Cuộc 
đời đức Phát lich sử và phần Thượng tọa bộ 
(Theraväda). Ông là giáo sư hướng dẫn thiền thuộc 
truyền thống Quỹ thiền chỉ (Samatha Trust). 


G.A.S. G.A. Somaratne: Phó giáo sư, Trung tâm 
nghiên cứu Phật học, Đại học Hongkong; cựu đồng 
Giám đốc của Dự án Dhammachai Tipitaka (DTP) và là 
Hiệu trưởng Học viện Phật giáo quốc tế Tích Lan 
(SIBA), là dịch giả chính của các đoạn trong phần Cuộc 
đời đức Phật lịch sử và các phần trong Tăng đoàn 
Thượng tọa bộ (Theravada Sangha). 


P.D.P. P.D. Premasiri: Giáo sư hưu trí nghiên cứu 
Pali và Phật học, Khoa Phật học và Pali, Dai hoc 
Peradeniya, Peradeniya, dóng sáng làp Hoc vién Phát 
giáo quốc té Tích Lan (SIBA) và Chủ tịch Hiệp hội xuất 
bản Phật giáo, Kandy, Tích Lan, là dịch giả chính nhiều 
đoạn trong phần Pháp của Thượng tọa bộ (Theravãda). 


T.T.S. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ: Giáo sư hưu trí 
ngành Phật học tại Viện đại học Vạn Hạnh, Việt Nam, 
là dịch giả nhiều đoạn trong phần Đại thừa 
(Mahàyàna). 


D.S. Dharmacari Šraddhäpa: Nghiên cứu sinh sau 
đại học, Khoa Văn hóa học và các ngôn ngữ Phương 
Đông, Đại học Oslo, Na-uy, là đồng dịch giả các đoạn 
trích trong phần Đại thừa (Mahäyãna). Ông là thành 
viên Tăng đoàn Phật giáo ba ngôi báu (Triratna 
Buddhist Order). Ông trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tỳ- 








cố vấn và hỗ trợ vô giá của các vị này về những điểm 
khó trong dịch thuật. 


T.A. Tamás Agócs: Giáo sư Tây Tạng học, Trường 
Cao Đẳng Phật hoc Pháp Món (Dharma Gate), 
Budapest, Hungary — dịch giả các đoạn trong phần Kim 
cang thừa. 


ỦY BAN SOẠN TẬP 


Chủ tọa: TT. TS. Khammai Dhammasami, Thư ký 
Điều hành, Hiệp hội Quốc tế các Đại học Phật giáo; Hội 
trưởng & Hội viên, Trung tâm Nghiên cứu Phật học 
Oxford, Đại học Oxford, Giáo sư, ITBMU, Miến- điện. 


UV. TS. Egil Lothe, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Na- 
UY. 


GS. TS. Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện 
Phật giáo, Dai học Phật giáo, TP. Hô Chí Minh, Việt 
Nam. 


TT. GS. TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng, Đại 
hoc Phật giáo Việt Nam, TP. Hô Chí Minh. 


TT. GS. TS. Jinwol Lee, Dai hoc Dongguk, Dai Hàn 
Dân Quóc. 


TT. GS. TS. Yuanci, Khoa trưởng Khoa Nghiên cứu 
Hậu dai hoc, Hoc viện Phát giáo Trung Hoa. 


GS. TS. B. Labh, Khoa trưởng Phân khoa Phật hoc, 
Đại học Jammu. Đồng sáng lập viên và Thu ký Hội 
Nghiên cứu Phật học Ẩn-độ. 


GS. TS. D. Phillip Stanley, Đại học Naropa Mỹ, 
Trưởng Liên hiệp Mục lục các hé Thánh dién Phật giáo 
thuộc Hiệp hội Quốc tê các Viện Đại học Phật giáo. 





Dr Antonia Ruppel for their invaluable advice and 
assistance with difficult points in the translation. 


T.A. Tamás Agócs: Professor in Tibetan Studies, 
Dharma Gate Buddhist College, Budapest, Hungary — 
translator of the passages in the Vajrayana sections. 


COMPILING COMMITTEE 


Chair: Venerable Dr Khammai Dhammasami, 
Executive Secretary, International Association of 
Buddhist Universities; Trustee & Fellow, Oxford Centre 
for Buddhist Studies, University of Oxford, Professor, 
ITBMU, Myanmar. 


Cand. philol. Egil Lothe, President of the Buddhist 
Federation of Norway. 


Prof. Dr. Lé Manh Thát, Deputy Rector for Academic 
Affairs, Vietnam Buddhist University, Ho Chi Minh City, 
Vietnam. 


Ven. Prof. Dr Thích Nhật Từ, Vice Rector, Vietnam 
Buddhist University, Ho Chi Minh City. 


Ven. Prof. Dr Jinwol Lee, Dongguk University, 
Republic of Korea. 


Ven. Prof. Dr Yuanci, Dean of Post-Graduate 
Studies, Buddhist Academy of China. 


Prof. Dr B. Labh, Head of Dept. of Buddhist Studies, 
University of Jammu. Co-founder and Secretary of the 
Indian Society for Buddhist Studies. 


Prof. Dr D. Phillip Stanley, Naropa University, USA, 
and Head of the Union Catalogue of Buddhist Texts of 
the International Association of Buddhist Universities. 


13 





kheo-ni Jianrong, Guttorm Gundersen và TS. Antonia 
Ruppel vé những lời khuyên và su trợ giúp vô giá của 
họ đôi với những diém khó trong bản dich. 


T.A. Tamás Agócs: Giáo sư Tây Tạng học, Trường 
Cao đẳng Phật học Pháp môn (Dharma Gate Buddhist 
College), Budapest, Hungary, là dịch giả các đoạn 
trong phần Kim cương thừa (Vajrayãna). 


ỦY BAN BIÊN SOẠN 


Khammai Dhammaami: Thượng tọa tiến sĩ, chủ trì 
Ủy ban biên soạn, Thư ký điều hành, Hiệp hội quốc tế 
về các trường Đại học Phật giáo; Ủy viên Trung tâm 
Nghiên cứu Phật giáo Oxford, Dai học Oxford, Giáo sư 
trường đại học truyền bá Phật giáo Thượng tọa bộ 
quốc tế (ITBMU), Miến-điện. 


Egil Lothe: Tiến sĩ, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Na- 
UY. 


Lê Mạnh Thát: Giáo sư tiến sĩ, Phó Viện trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Việt Nam. 


Thích Nhật Từ: Thượng tọa tiến sĩ, Phó Viện trưởng 
thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, 
Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


Jinwol Lee: Hóa thuong tiến sĩ, Dai hoc Dongguk, 
Hàn Quóc. 


Viên Từ (Yuanci): thượng tọa tiến sĩ, Trưởng khoa 
Nghiên cứu Sau Đại học, Học viện Phật giáo Trung 
Quóc. 


Baidyanath Labh: Giáo su tién si, Truóng Khoa 
Phát hoc, Dai hoc Jammu, Đồng sáng lập và Thư ký 
Hiệp hội nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ. Từ năm 2018- 
nay, ông là Hiệu trưởng Viện đại học Nava Nalanda 
Mahàvihara (NNM), Bihar, Án Độ. 


D. Phillip Stanley: Giáo sư tiến sĩ, Đại học Naropa, 
Hoa Kỳ và Trưởng ban Danh mục Liên minh các văn 
bản Phật giáo của Hiệp hội Quốc té các trường Đại học 








Scott Wellenbach, Trưởng Biên tập viên và Dịch 
giả, Uy ban Dịch thuật Nalanda, Canada. 


HT. GS. TS Phra Rajapariyattakavi, (Somjin 
Sammapanno), Phó Viện trưởng phụ trách Hàn lâm vu 
thuóc MCU. 


Biên tập viên và dịch giả tiếng Việt 


Tổng biên tập: 
T.T.S. Thích Tuệ Sỹ 


Phiên dịch: 

T.H.V. Thích Hạnh Viên, 
T.N.K.N. Thích Nữ Khánh Năng, 
T.T.H. Thích Thanh Hòa, 

Ph.H. Pháp Hiền Cư sỹ, 

N.Q.B. Nguyễn Quốc Bình. 





Scott Wellenbach, Senior Editor and Translator, 
Nalanda Translation Committee, Canada. 


Ven. Associate Prof. Dr Phra Srigambhirayana 


(Somjin Sammapanno), Deputy Rector for Academic 
Affairs of MCU. 


14 





Phát giáo. 


Scott Wellenbach: Biên tập viên và bién dịch viên 
cao cáp, Uy ban dịch thuật Nalanda, Canada. 


Phra Srigambhirayana (Somjin Sammapanno): 
Thượng toa giáo su tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng phụ trách 
Học vụ của trường đại học Mahachulalongkorn 
Rajavidyalaya (MCU). Từ năm 2018- nay, Thượng tọa 
là hiệu trưởng MCU và được Hoàng gia Thái Lan 
phong hiệu là Phra Rajapariyatkavi. 


Dịch giả tiếng Việt 
BAN PHIÊN DỊCH BẢN TIÉNG VIỆT 


Chủ biên và hiệu đính: 
THÍCH NHẬT TỪ 


Dịch giả tiếng Việt: 

Thích Viên Minh (chương 11, 12) 

Thích Đồng Đắc (chương 1, 2) 

Thích Thanh Lương (chương 8) 

Thích Ngộ Trí Đức (chương 7) 

Thích Nữ Diệu Nga (chương 3, 4) 

Thích Nữ Diệu Như (chương 9) 

Đặng Thị Hường (giới thiệu tông quan, chương 6, 
10) 

Lai Viét Tháng (phu luc) 

Võ Thị Thúy Vy (chương 5) 








TỰA 


Phước lạc thay chư Phật chánh đẳng giác xuất hiện. 

Phước lạc thay Giáo pháp trung đạo dẫn đến lạc của 
chư Phật được tuyên dương. 

Phước lạc thay chúng dé tử hiểu và hành nhu Chánh 
pháp. 

Phước lạc thay chúng đệ tử hòa hiệp đồng tu. 

(Dhammapada, kệ 194) 


Dai lé Vesak, nhám vào ngày tráng trong tháng 
Vesak, thông thường trong khoảng tháng Năm (dương 
lịch), là khánh tiết ngày Đản sinh của Đức Phật, và 
cũng là ngày Thành đạo và nhập Niết-bàn. 

Tháng 12 năm 1999, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc 
công nhận ngày này là ngày lễ quốc tế, và tập sách 
này có thể được xem là triển khai từ sự công nhận này. 


Ý nghĩa quan trọng của ngày lễ như vậy đã xúc tiến 
thế giới Phật giáo đồng nhất tâm hướng về đại lễ 
Vesak, lần thứ nhất, năm 2000, được cử hành tại trụ 
sở của Liên Hợp Quốc ở New York và tại đây các đại 
lễ được cử hành thường niên, cho đến từ 2004 hầu hết 
được cử hành tại Bangkok, với hai năm trung đoạn 
được cử hành tại Việt Nam, và một năm tại Sri Lanka. 

Sự vân tập của các Phật tử khắp nơi trên thế giới đã 
dẫn đến việc thành lập Ủy Hội Quốc Tế Ngày Lễ Vesak 
(the International Council for the Day of Vesak / ICDV), 
nay với tư cách tư vấn đặc biệt tại Ủy hội Kinh tế Xã 
hội Liên Hợp Quốc. 


Bản thân của ICDV đã hội tụ trên hai mươi cơ cấu 
Phật học cao cấp và hỗ trợ thành lập Hiệp hội Quốc tế 
các Đại học Phật giáo, (the International Association of 
Buddhist Universities, IABU). ICDV và IABU đã tao cơ 
hội cho su hợp tác thường xuyên trong các phương 
diện nghiên cứu và hành tri giữa ba hệ truyền thừa 
chính đang hiện hành của Phật giáo, Theravàda 
(Thượng toa bộ), Mahayana (Đại thừa) và Vajrayana 
(Kim cang thừa). 


Một trong những nỗ lực chung như vậy là một dự án 





FORWARD 


Blessed is the arising of the fully self-awakened 
ones, Buddhas. Blessed is their teaching of the 
middle path to peace. 

Blessed is the understanding in the community who 
follow it. Blessed is the dedicated practice of the 
harmonious community. 

(Dhammapada verse 194) 


The Buddhist festival of Vesak, marked by the full 
moon of the lunar month of Vesak, usually in May, 
celebrates the Buddha's birth, enlightenment and 
passing into final nirvana at death (parinibbána). 

In December 1999, the United Nations General 
Assembly recognised this as an international holiday, 
and this book may be considered as a development 
from this recognition. 


This appreciation spurred the Buddhist world to 
come together to celebrate Vesak, first in 2000 at the 
UN Headquarters in New York where the celebrations 
still take place annually, and from 2004 mostly in 
Bangkok, with an interruption of two years in Vietnam 
and one year in Sri Lanka. 

The coming together of the Buddhists from all over 
the world has led to the establishment of the 
International Council for the Day of Vesak (ICDV), 
now with the special consultative status at the United 
Nations Economic and Social Council. 


The ICDV itself has brought together many Buddhist 
institutions of higher learning from more than twenty 
nations and helped to form the International 
Association of Buddhist Universities, IABU. Both the 
ICDV and the IABU have made possible regular 
collaboration between three main living traditions of 
Buddhism, Theravada, Mahayana and Vajrayàna, on 
study and practices. 


One of such joint effort is a project, launched in 


15 





LỜI GIỚI THIỆU 


Hạnh phúc thay, các đức Phật tự giác ngộ xuất hiện! 

Hạnh phúc thay, giáo pháp trung đạo dẫn đến an lạc! 

Hạnh phúc thay, sự hiéu biết trong cộng đồng những 
người theo dao! 

Hanh phúc thay, sự thực hành tận tâm của cộng 
đồng hòa hợp! 

(Kinh Pháp cú. kệ 194) 


Đại lễ Vesak được đánh dấu bằng ngày rằm của 
tháng Vesak, thường vào tháng 5 (dương lịch), kỷ niệm 
ngày đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết-bàn 
(parinibbãna). 

Vào tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc 
đã chính thức công nhận đây là ngày lễ quốc tế. Quyên 
sách này được xem là sự phát triển từ sự công nhân lễ 
Vesak. 


Sự công nhận này đã thúc đẩy cộng đồng Phật giáo 
thế giới cùng nhau tổ chức Đại lễ Vesak LHQ, lần đầu 
tiên vào năm 2000 tại Trụ sở LHQ ở New York, nơi vẫn 
diễn ra lễ kỷ niệm này hàng năm. Từ năm 2004 đến 
nay, đại lễ Vesak LHQ chủ yếu được tổ chức ở 
Bangkok, với ba năm! tổ chức tại Việt Nam và một 
năm tại Tích Lan. 

Sự quy tụ của cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế 
giới đã dẫn đến việc thành lập Hội đồng quốc tế về Đại 
lé Vesak (ICDV, the International Council for the Day of 
Vesak), hiện nay với tư cách tham ván đặc biệt tại Hội 
đồng Kinh té và Xã hội LHQ (the United Nations 
Economic and Social Council). 


Bản thân /CDV đã quy tụ nhiều tổ chức Phật giáo 
cao cấp từ hơn 20 quốc gia và giúp hình thành Hiệp 
hội Quốc té các trường Đại hoc Phật giáo (IABU, the 
International Association of Buddhist Universities). Cả 
ICDV và IABU đều tao cơ hội hop tác thường xuyên 
giữa ba truyền thống chính của Phật giáo gồm Thượng 
toa bộ (Theravada), Đại thừa (Mahäyäna) và Kim 
Cương thừa (Vajrayána) dé cùng nghiên cứu và thực 
hành Phật pháp. 


Một trong những nỗ lực chung đó là dự án của quyễn 








được khởi động từ năm 2009 tại Đại học Hoàng gia 
Mahachulalongkorn rajavidyalaya (MCU), Thái-lan, với 
mục đích thống nhất những điểm tương đồng giữa các 
truyền thống Phật giáo khác nhau và đồng thời khánh 
chúc sự phong phú và đa dạng giữa các truyền thống 
này. Thành quả của sự nghiệp tập đại thành lịch sử 
này được công bố với tác phẩm: Phật điền Phó thông, 
Dẫn vào Tuệ giác của Phát. 


Được khích lệ bởi nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên 
Hợp Quốc và được gợi hứng bởi viễn kiến của các vị 
lãnh dao Phật giáo Theravada và Đại thừa, đề khởi một 
số điểm cơ bản thống nhất các tông phái Phật giáo tại 
Hội nghị lần thứ nhất của Hội Đồng Tăng-già Thế giới 
(the World Buddhist Sangha Council, WBSSC) tại 
Colombo năm 1967, một số khoảng 20 hoc giả Phật 
giáo được ICDV và IABU tuyển chon từ ba truyền 
thống Phật giáo đã đảm trách dự án này. 


Trong suốt bảy năm, ủy ban biên soạn đã tổ chức 
không dưới 20 hội thảo chuyên đề tại MCU để phát huy 
nhận thức và triển khai phương án cu thé. Khoảng 490 
trích đoạn từ các kinh điển và các luận thư hậu kỳ cùng 
với các sớ thích của ba truyền thống Phật giáo được 
tuyển dịch trong tác phẩm này hợp đồng giới thiệu 
những gì Đức Phật đã thuyết. 


Bản văn trong tay bạn này đã trải qua hai vòng duyệt 
sách của các nhà lãnh đạo và các học giả Phật giáo 
thế giới, hoàn toàn tán đồng văn phong cũng như nội 
dung, hy vọng mang lại nhiều lợi ích cho người đọc. 


Dưới huệ cố của Hội Đồng Tăng-già Tối Cao Thái-lan 
và với sự hộ trì của Chính phủ Hoàng gia Thái-lan, 
MCU được đặc ân giao nhiệm vụ tán trợ ngay từ đâu. 


Tôi hy vọng mối cảm thông được phát huy trong quá 
trình tập đại thành của công trình quan trọng này sẽ 
giúp các truyền thống tôn giáo khác nhau, Phật giáo và 
phi Phật giáo, tăng cường hòa điệu và sống chung hòa 





2009 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
(MCU), Thailand, to identify similarities among 
different Buddhist traditions on the one hand and on 
the other to celebrate the richness and diversity 
among them. This has resulted in the publication of 
this historic compilation: Common Buddhist Text: 
Guidance and Insight from the Buddha. 


Encouraged by the UN General Assembly's 
resolution and inspired by the vision of Theraváda and 
Mahãyãna Buddhist leaders who produced some basic 
points unifying Buddhist schools in the First Congress 
of the World Buddhist Sangha Council (WBSSC) in 
Colombo in 1967, some twenty Buddhist scholars from 
all three Buddhist traditions selected from ten countries 
by the ICDV and IABU have undertaken this project. 


In the course of seven years, this compilation 
committee has conducted no less than twelve seminars 
at MCU to develop understanding and a concrete plan. 
Some 490 passages from the canonical texts and later 
treatises and commentaries of the three Buddhist 
traditions are selected to this text to present together 
what the Buddha taught. 


The text in your hand now has benefitted from two 
rounds of review by Buddhist leaders and scholars 
worldwide who have overwhelmingly approved both its 
style and substance. 


MCU, with the blessing of the Supreme Sangha 
Council of Thailand and support of the Royal Thai 
Government, has been privileged to have rendered 
necessary assistance from the outset. 


| hope the understanding developed in the 
compilation process of this important work will help 
different religious traditions, Buddhist and non- 
Buddhist, to strengthen harmony and peaceful 


16 





sách này, được khởi động vào năm 2009 tai trường 
Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, Thái Lan, 
nhằm mục đích xác định những điểm tương đồng giữa 
các truyền thống Phật giáo khác nhau, mặt khác dé tôn 
vinh sự phong phú và đa dạng giữa các truyền thống 
đó. Điều này đã dẫn đến việc xuất bản bộ sách lịch sử 
này: “Phật điển thông dụng: Lối vào tué giác Phật.” 


Được khuyến khích theo nghị quyết của Đại hội đồng 
LHQ và được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của các 
nhà lãnh đạo Phật giáo Thượng tọa bộ và Đại thừa, 
những người đã đưa ra một số điểm cơ bản thống nhất 
các tông phái Phật giáo trong Đại hội lần thứ nhất của 
Hội đồng Táng-già thế giới (WBSSC, the First 
Congress of the World Buddhist Sangha Council) ở 
Colombo vào năm 1967, khoảng 20 học giả Phật giáo 
từ ba truyền thống Phật giáo được /CDV và IABU 
tuyên chọn từ 10 quốc gia cùng tham gia thực hiện dự 
án này. 


Trong suốt bảy năm, ủy ban biên soạn đã tiến hành 
tô chức không dưới 12 phiên hội thảo tại trường Đại 
học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya để phát huy 
nhận thức và triển khai kế hoạch cụ thể. Khoảng 490 
đoạn kinh từ các văn bản kinh điển, các luận thư và 
luận giải sau này của ba truyền thống Phật giáo được 
tuyển chọn, đưa vào tác phẩm này để cùng nhau giới 
thiệu những gì đức Phật đã giảng dạy. 


Tác phẩm mà quý vị đang cầm trên tay đã trải qua 
hai vòng thám định của các nhà lãnh dao Phật giáo và 
các học giả trên thế giới, những người đã hoàn toàn 
tán đồng cả văn phong và nội dung của quyén sách. 


Cùng với ân phúc của Hội đồng Tăng thống tối cao 
Thái Lan và sự ủng hộ của Chính phủ Hoàng gia Thái 
Lan, trường Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya 
đã được đặc ân giao phó nhiệm vụ hỗ trợ cần thiết 
ngay từ đầu. 


Tôi hy vọng rằng sự thấu hiểu được phát huy trong 
quá trình biên soạn tác phẩm quan trọng này sẽ giúp 
các truyền thống tôn giáo khác nhau, cả Phật giáo và 
phi Phật giáo, tăng cường sự hòa hợp và sự sống 








bình như đã được đức Phật triển vọng. 
Hòa Thượng GS TS Phra Brahmapundit 


Trưởng Biên tập 

Viện Trưởng Viện Đại 
Rajavidyalaya 

Chủ tịch Ủy Hội Quốc Tế Đại Lễ Vesak 

Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các Viện Đại học Phật giáo 


hoc Mahachulalongkorn 





coexistence as envisaged by the Buddha. 


Most Venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit 


Chief Editor 

The Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University 

The President of International Council for Day of 
Vesak 

The President of International Association of 


Buddhist Universities 


17 





chung hòa binh nhu đã được đức Phát mong muốn. 
Hòa thượng GS.TS. Phra Brahmapundit 


Tổng biên tập 

Hiệu trưởng trường Đại hoc Mahachulalongkorn 
Rajavidyalaya (MCU) 

Chủ tịch Hội đồng quốc tế về đại lễ Vesak (ICDV) 

Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các trường Đại học Phật 
giáo (IABU) 


Chú thích 


1 Nguyên tác tiếng Anh ghi là “hai năm” vì án bản 
đâu tiên ra đời năm 2018, đang khi đại lê Vesak LHQ 
lân thứ 3 tô chức vào năm 2019. 











18 





LỜI NÓI ĐÀU 


Quyén “Phật dién thóng dung: Lối vào tuệ giác Phật 
là thành quả tập thể của dự án “biên soạn bộ kinh Phật 
giáo thống nhất” giữa ba trường phái Phật giáo gồm 
Thượng tọa bộ, Đại thừa và Kim Cương thừa, do 
trường Đại hoc Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, 
Thái Lan chủ trương và bảo trợ từ năm 2009. 


Nguyên tác tiếng Anh là “Common Buddhist Text: 
Guidance and Insight from the Buddha,” dich sát nghĩa 
là “Phật điền thông dung: Hướng dán và tué quán từ 
đức Phật” Tựa sách tiếng Việt có thay đổi so với 
nguyên tác nhằm gây ấn tượng cho người đọc về trí 
tuệ Phật từ việc xem, nghiền ngẫm và áp dụng lời Phật 
và thánh hiền Phật giáo trong cuộc sống. 


Tác phẩm này gồm hai thành phần tham gia. Thứ 
nhất là Ủy ban biên soạn (Compiling Commiitee) gồm 
có 10 người, trong đó về phía Việt Nam, có GS. TS. Lê 
Mạnh Thát và tôi (Thích Nhật Từ). Ngoài việc tham gia 
xây dựng tổng mục lục của tác phẩm, tôi còn được Ủy 
ban biên soạn giao nhiệm vụ tuyển chọn lựa tất cả 
đoạn kinh Đại thừa. Phần này tôi tuyển chọn khoảng 
400 trang A4. Vì giới hạn số trang từ 1.000 trang xuống 
còn gần 500 trang của toàn sách, chỉ có gần một phân 
nửa các đoạn kinh Đại thừa do tôi tuyển chọn được 
đưa vào tuyển tập này, chiếm khoảng 1/3 các đoạn 
kinh văn trong quyền sách. 


Thứ hai là nhóm dịch giả tiếng Anh gồm có 6 người, 
về phía Việt Nam có HT. Thích Tuệ Sỹ và biên tập toàn 
bộ bản dịch tiếng Anh là giáo su Peter Harvey. Tuyển 
chon và phiên dịch tiếng Anh từ kinh điển Pali trong 
sách này là hai giáo sư tiến sĩ người Tích Lan gồm 
P.D.Premasiri và G.A. Somaratne. Phần kinh văn của 
Kim cương thừa do giáo sư Tamás Agócs và 
Dharmacaàri $raddhàpa phụ trách. Các thành viên còn 
lại trong hai hội đồng chủ yếu tham gia thảo luận, đánh 
giá các bản văn kinh tiêu biểu, các đoạn kinh chọn lọc, 
cũng như nội dung của toàn tác phẩm trong các phiên 
làm việc. 


Sau 7 năm với 12 phiên làm việc tập thể tại trường 
Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya (MCU), 











19 





Bangkok, Thái Lan, Ủy ban biên soạn đã hoàn tất bản 
thảo cuối cùng vào năm 2015. Sau hai làn thám định 
của lãnh đạo Phật giáo thế giới tham gia Đại lễ Vesak 
LHQ, án bản tiếng Anh đầu tiên của quyển này được ra 
đời vào mùa Phật đản năm 2017, tái bản năm 2018. 
Song song với án bản tiếng Anh còn có án bản tiếng 
Thái do các học giả MCU phiên dịch năm 2018. Ấn bản 
tiếng Việt đầu tiên do HT. Thích Tuệ Sỹ và GS. Lê 
Mạnh Thát làm chủ biên bản dịch, xuất bản lần đầu tại 
Việt Nam vào mùa Phật đản năm 2019. 


Vì rất muốn phổ biến rộng rãi ấn bản tiếng Việt đến 
cộng đồng Phật giáo Việt Nam, nhưng do không xin 
được bản dịch tiếng Việt đã xuất bản trước, tôi quyết 
định tự mình dịch tác phẩm này. Do bận nhiều Phật sự 
nên tôi không thể thực hiện ý định trong năm 2018- 
2020. Trước tết 2021, tôi mời 8 thành viên của Trung 
tâm nghiên cứu và phiên dịch Phật học do tôi làm Giám 
đốc thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng 
tham gia phiên dịch bản tiếng Việt thứ hai này. Có 
thêm một bản dịch tiếng Việt đối với sách này chắc 
chắn sẽ góp phần làm phong phú giá trị của tác phẩm, 
vốn là sự đóng góp chất xám tập thé của gần 20 người 
đại diện các trường phái Phật giáo, trực tiếp tham gia 
công trình biên soạn này. 


Ngoài việc phân công, đôn đốc các dịch giả, tôi hiệu 
đính bản dịch, bó sung dấu đối với các thuật ngữ Pali, 
Sanskrit, thống nhất hóa một cách tương đối các thuật 
ngữ trong sách, Việt hóa tối đa các thuật ngữ Phật học, 
bó sung bảng viết tắt... dé độc giả Việt Nam dễ hiểu và 
trải nghiệm lời Phật trong cuộc sống. 


Mục đích của tôi là cúng dường dịch phẩm này lên 
đức Phật nhân mùa Phật đản năm 2021, đồng thời góp 
phần kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam bằng cách ấn tống rộng rãi tác phẩm này đến 
cộng đồng Phật giáo Việt Nam. 


Về cấu trúc, tác phẩm chia làm ba phần gồm 12 
chương, mỗi chương được trình bày song song các 
đoạn kinh văn Thượng toa bộ (Theravada, viết tắt là Th 
kèm theo con số chỉ cho số thứ tự các đoạn kinh), kinh 
văn Đại thừa (Mahäyãna, viết tắt là M) và kinh văn Kim 
cương thừa (Vajrayàna, viết tắt là V). 











20 





Phần một của tác phẩm có hai chương, xoay quanh 
cuộc đời đức Phật và lịch sử, cũng như các phương 
diện khác nhau về đức Phật. Từ lúc thụ thai, đản sanh, 
thời niên thiếu, hôn nhân của thái tử Tát-dat-da, cho 
đến ý nguyện xuất gia, sáu tháng tầm sư học đạo ở Tỳ- 
xá-ly và gần sáu năm tu tập khổ hanh tại Ma-kiệt-đà, 
sự chứng đạo cũng như 45 năm truyền bá chân lý của 
Phật... được nêu ra trong chương đầu, cũng là chương 
duy nhất trong tác phẩm không có các đoạn kinh văn 
tương đương trong Đại thừa và Kim cương thừa, nhằm 
khắc họa bức tranh về đức Phật lịch sử mang tính 
thống nhất chung. 


Chương 2 giới thiệu danh hiệu của đức Phật, các 
phẩm chất cao quý, đặc tính của đức Phật, vai trò đạo 
sư, học thuyết ba thân Phật, học thuyết năm gia đình 
Phật, cũng như đức Phật bên trong được trình bày và 
so sánh giữa ba trường phái. 


Phần thức hai của tác phẩm gồm có 8 chương, giới 
thiệu khái quát những lời dạy minh triết của đức Phật 
trong ba truyền thống Phật giáo, bao gồm: đặc điểm 
của Phật pháp, xã hội và quan hệ con người, cuộc 
sống con người, đạo đức Phật giáo, thiền định, trí tuệ, 
con đường Phật pháp và sự hành trì cũng nhu muc 
đích Phật giáo. 


Thông qua các chủ đề này, người đọc nắm vững 
được quan điểm Phật giáo về thế giới quan, xã hội 
quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải 
thoát quan. Các đoạn kinh văn thuộc ba trường phái 
Phật giáo giúp cho người đọc thấy rõ sự tương đồng 
lớn, bên cạnh các dị biệt không đáng kể. Nhờ đó, Tăng 
đoàn và cộng tử Phật tử thuộc các trường phái Phật 
giáo khác nhau có thể gắn kết nhau trong cách tiếp 
cận, thực tập và truyền bá Phật giáo, nhằm giúp nhiều 
tộc người có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ngay giữa 
đời thường. 


Phần thứ ba gồm hai chương, giới thiệu về Tăng 
đoàn, các tắm gương cao quý của các bậc thánh Tăng, 
thánh Ni tiêu biểu, cũng như các cư sĩ lỗi lạc góp phần 
phát triển Phật giáo thời đức Phật. 











21 





Bên canh sáu phụ lục cần thiết cho độc giả, sách này 
còn có phần giới thiệu dẫn nhập, bao gồm cuộc đời 
đức Phật và lịch sử, tăng đoàn Phật giáo, giới thiệu về 
nội dung các đoạn kinh trích từ Phật giáo Thượng tọa 
bộ, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim Cương thừa. 


Đại lễ Vesak LHQ được các Tổng thu ký Liên Hop 
Quốc trọng thể tổ chức hằng năm từ năm 2000 đến 
nay, tại trụ sở LHQ ở New York và các khu vực. Dưới 
sự khởi xướng của Phật giáo Thái Lan thông qua 
Trường đại học MCU, đại lễ Vesak LHQ được cộng 
đồng Phật giáo thế giới tổ chức thành công 12 lần tại 
Thái Lan, 1 lần tại Tích Lan và 3 lần rất trọng thể và 
thành công tại Việt Nam. 


Ngoài việc gắn kết tác phẩm này, tôi còn vinh dự 
đảm trách vai trò Phó Tổng thư ký của đại lễ Vesak 
LHQ vào các năm 2006, 2007 tại Thái Lan, 2014 tại 
chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) và năm 2019 tại chùa 
Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Vinh dự hơn hết là tôi được 
cựu thủ tướng Nguyễn Tán Dũng và Trưởng lão HT. 
Thích Trí Tịnh, nguyên là Chủ tịch GHPGVN giao vai 
trò Tổng thư ký của Đại lễ Vesak LHQ năm 2008 tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tôi và GS. Lê 
Mạnh Thát là hai người vận động đưa Vesak LHQ về 
Việt Nam lần đầu tiên. Nhiều năm liền tại Thái Lan từ 
năm 2004, tôi tham gia Ban điều phối của các Hội thảo 
quốc tế gắn liền với đại lễ Vesak LHQ. Ba lần tại Việt 
Nam, tôi đảm trách gần phân nửa các hoạt động văn 
hóa, phụ trách trọn vẹn các phái đoàn Phật giáo Quốc 
tế, tham gia điều phối Hội thảo quốc gia bằng tiếng Việt 
và Hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh. 


Nhân mùa Phật đản năm 2021, tôi tó chức phiên dịch 
lại bản tiếng Việt và ấn tống rộng rãi tác phẩm này chỉ 
với mục đích duy nhất là giúp cho cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam trong nước và nước ngoài có cơ hội tiếp cận 
490 đoạn kinh văn tiêu biểu của ba trường phái Phật 
giáo, nhờ đó, việc học Phật và tu Phật của Phật tử đạt 
được tính hệ thống và nền tảng, dẫn đến các kết quả 
an vui và hạnh phúc trong hiện tại. 


Tôi tán duong quý Thầy, Sư có và các Phật tử thuộc 
Trung tâm nghiên cứu và phiên dịch Phật học đã hoan 
hy đông hành với tôi trong việc phiên dich hoàn thành 











22 





tác phẩm này trong 45 ngày. Tôi tán dương các Phật 
tử chùa Giác Ngộ và Ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay đã phát tâm án tống hàng chục ngàn bản của tác 
phẩm này. 


Tôi xin hồi hướng công đức của ấn tống này đến với 
cộng đồng người Việt Nam. Tôi cầu nguyện rằng chân 
lý Phật qua tác phẩm này được lan tỏa trong cộng 
đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài dé 
nhiều người được lợi lac và hạnh phúc từ việc hiểu và 
thực hành Phật pháp. 


Mùng 1 tháng 2 năm 2021 (13/3/2021) 

Kính cần 

Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ 

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Phó Viện trưởng thường trực Học viện PGVN tai 
TP.HCM. 


BẢNG VIÉT TÁT 


CBT. Common Buddhist Text, Kinh Phát thóng dung 

CN. Tây lich 

GI. General Introduction, giới thiệu chung, 

GS. Giáo su 

HT. Hóa thuong 

PPTD. Phát dién thóng dung 

L. Life of the Buddha, cuộc đời đức Phật 

LHQ. Liên Hợp quốc 

LI. Introduction to Life of the Buddha, giới thiệu cuộc đời 
đức Phật lich sử, 

M. Mahaàyàna, Đại thừa 

MCU. Trường đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya 

MI. Giới thiệu về các lựa chọn từ Phật giáo Đại thừa 

ND. Người dịch 

P. Pāli 

PBPT. Phật dién phó thông: Dẫn vào tuệ giác Phát 

S. Sanskrit 

SI. Introduction to Sangha, giới thiệu về Tăng đoàn 

TCN. Trước Tây lịch 

Th. Theraváada, Thượng toa bộ 

Thị. Introduction to Theravada, giới thiệu về Thượng tọa bộ 

TS. Tiến sĩ 

TT. Thượng tọa 

V. Vajrayana, Kim cương thừa 

VI. Introduction to Vajrayãna, giới thiệu về Kim cương thừa 








DẪN LUẬN 


I. Tổng quan 


1. Quyên sách này là một tuyển tập rộng rãi từ các 
nguồn kinh điển Phật giáo. Bạn sẽ tìm thấy ở đây 
những đoạn văn có thể truyền cảm hứng, hướng dẫn 
và thách thức mình. Nhìn chung, chúng đưa ra một 
bức tranh về truyền thống tuyệt vời này như nó đã 
được sống qua nhiều thế kỷ. Chào mừng bạn! 


Bạn có thể quen thuộc với một vài sắc thái của Phật 
giáo, hoặc nó có thể là khá mới đối với bạn. Đạo Phật 
thường được liệt kê trong số các 'tón giáo' của thế giới. 
Điều này không phải là không phù hợp, mặc dù nó 
không phải là 'tôn giáo' theo nghĩa là tập trung vào một 
“Thượng Đề Nhất Thàn' được xem như là dáng sáng 
tạo thé gian, nhưng nó chấp nhận tồn tại nhiều hang 
thần linh khác nhau trong tiến hóa tâm linh, và nhắn 
manh con người có tiềm năng chuyển hóa tâm linh 
toàn diện. 

Tuy mang các sắc thái ‘tôn giáo, dù vậy, Phật giáo 
đồng thời cũng bao hàm các sắc thái nói bật về tâm lý, 
triết học và đạo đức. 


Cứu cánh của Phật giáo là thấu hiểu những cội rễ 
khổ đau nhân sinh, làm bật rễ và xóa bỏ chúng, tạo lập 
một tiềm năng tươi sáng cho thiện tính vốn được xem 
là bi che láp bởi những tập quán xấu thâm căn có dé 
của tu duy, xúc cảm và hành động. Hiện đang dáy lên 
mối quan tâm đến việc sử dụng 'chánh niệm' — hầu 
nhu là tâm điểm của Phật giáo — giúp mọi người giải 
quyết những vấn đề như căng thẳng, trầm cảm tái diễn 
và đau mình liên tục. 

Chẳng hạn như Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (UK 
National Health Service) đề nghị thực hành chánh niệm 
như một phương tiện giúp những người bị trầm cảm 
không bị những Suy nghĩ tiêu cực lôi kéo trở lại vào một 
giai đoạn trầm cảm khác (xem phần giới thiệu *Th.138). 


Giáo lý nhà Phật nói rất nhiều về khổ đau, điều này 
trước đây đã khiên một sô người xem nó là bi quan. 





INTRODUCTIONS 


General introduction 


This book offers a selection from a broad range of 
Buddhist texts. You will find here passages that may 
inspire, guide and challenge you. Overall, they give a 
picture of this great tradition as it has been lived down 
the centuries. Welcome! 


You may be familiar with some aspects of Buddhism, 
or it may be quite new to you. It is generally included 
among the 'religions' of the world. This is not 
inappropriate, for while it is not a 'religion' in the sense 
of being focussed on a 'God' seen as the creator of the 
world, it does accept various kinds of spiritual beings, 
and emphasizes the potential in human beings for great 
spiritual transformation. 

As well as its 'religious' aspects, though, Buddhism 
has strong psychological, philosophical and ethical 
aspects. 


Its aim is to understand the roots of human suffering, 
and to undermine and dissolve these, building on a 
bright potential for goodness that it sees as obscured 
by ingrained bad habits of thought, emotion and action. 
There is currently a surge of interest in the uses of 
‘mindfulness’ — something central to Buddhism — in 
helping people to deal with such things as stress, 
recurrent depression, and ongoing physical pain. 

The UK National Health Service, for example, 
recommends mindfulness practice as a way to help 
depressed people from being drawn by negative 
thoughts back into another episode of depression (see 
*Th.138 introduction). 


Buddhist teachings talk a lot about suffering, which in 
the past has made some people see it as pessimistic. 


23 





GIỚI THIEU TÓNG QUAN 
GIỚI THIỆU DÁN NHÀP 
1. KHÁI QUÁT 


Quyển sách này là một tuyển tập từ một loạt các 
nguôn thư tịch Phật giáo. Bạn sẽ tìm thấy ở đây, 
những đoạn có thể truyền cảm hứng, hướng dẫn và 
thách thức bạn. Nhìn chung, sách này đưa ra bức 
tranh về truyền thống tuyệt Phật giáo vời như đã từng 
tồn tại qua nhiều thế kỷ. Chào mừng quý bạn! 


Bạn có thể quen thuộc với một số khía cạnh Phật 
giáo, hoặc có thể Phật giáo khá mới đối với bạn. Phật 
giáo thường được liệt vào trong số các “tôn giáo lớn” 
trên thế giới. Điều này không phải là không phù hợp, 
dù Phật giáo không phải là một “tôn giáo” theo nghĩa 
tập trung vào Thượng đế” được xem là đắng sáng tạo 
ra thế giới. Phật giáo cháp nhân nhièu loai sinh vât tâm 
linh khác nhau và nhắn mạnh tiềm năng của con người 
đối với sự biến đổi tinh thần mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cũng như các khía cạnh “tôn giáo,” Phật 
giáo cũng bao gôm các khía cạnh nỗi bật về tâm lý, 
triết học và đạo đức. 


Mục đích của Phật giáo là tìm hiểu cội rễ khổ đau 
của con người, đồng thời bứng rễ và xóa bỏ chúng, 
xây dựng một tiềm năng tươi sáng cho những thiện 
tính vón được xem là bi che láp bởi những thói quen 
xấu thâm căn cố đế trong suy nghĩ, cảm xúc và hành 
động. Hiện dang dáy lên rất nhiều mối quan tâm đến 
việc sử dụng “chánh niệm” như tâm điểm của Phật 
giáo trong việc giúp mọi người đối phó với những vấn 
đề như căng thẳng, trầm cảm tái phát và đau đớn thể 
xác liên tục. 

Ví dụ như, Sở Y tế quốc gia Vương quốc Anh khuyến 
nghị thực hành chánh niệm như cách để giúp những 
người trầm cảm không bị những suy nghĩ tiêu cực lôi 
kéo rơi trở lại vào một giai đoạn trầm cảm khác (xem 
phần giới thiệu *Th.138). 


Giáo pháp Phật giáo nói nhiều về khổ đau, điều này 
đã khiên trước đây một sô người nhìn nhận Phật giáo 








Nhưng nói về khổ đau là để giúp cho mọi người học 
cách vượt qua nó, thông qua những phương pháp giúp 
mang lại định tĩnh và an lạc, và tống khứ những căng 
thẳng tích lũy. Bất kỳ hình tượng khéo tạc nào về đức 
Phật cũng cho thấy. Ngài với nụ cười hiền hòa của 
trạng thái an nhiên trầm lặng. 


Đức Phật giảng dạy theo đường hướng không đòi 
hỏi tín điều, mà bằng sự phản tỉnh và chiêm nghiệm. 
Phật pháp bao gồm những giáo thuyết và học lý khác 
nhau, nhưng hầu hết hết thảy đều là một tập hợp 
những pháp hành giúp chúng ta: 


— hành xử một cách cần trọng và từ ái hơn, vì lợi ích 
và hạnh phúc chân thật cho chính mình và cho mọi 
người, 


— học tập để trưởng dưỡng thái độ, tâm thái tích cực 
và hữu ích hơn, mang lại sự định tĩnh, tinh thần tỉnh táo 
và sức mạnh nội tâm, nhận ra và loại bỏ những nguyên 
nhân gây ra căng thẳng, 


— phát trin nhận thức trí tuệ hon vé bản chất cuộc 
đời, bao gôm những giới hạn và tiêm năng của con 
người. 


2. Niên đại và ảnh hưởng của Phật giáo 


Lich sử Phát giáo trái khoảng 2.500 năm ké từ khởi 


nguyên của nó tại Án-độ với Siddhattha Gotama,! 
thông qua sự truyền bá của mình mà đến với hầu hết 
các vùng của châu Á, và rồi trong thế kỷ thứ XX và XXI 
lan đến phương Tây. 

Giáo sư Richard Gombrich của Đại học Oxford cho 
rằng đức Phật là 'một trong những nhà tư tưởng sáng 


chói nhất của mọi thời dai? 
góp phần giáo dục mọi thiếu nhi, trên toàn thế giớï, 'sẽ 
làm cho thế giới trở thành một nơi văn minh hơn, vừa 
hòa ái hơn vừa mẫn tiệp hơn, và với Phật giáo, chí 
thiểu về mặt con số, là ‘phong trào lớn nhất trong toàn 
bộ lịch sử tư tưởng nhân loai’ (trang 304). 

Mặc dù cơ đồ của nó có thăng trầm theo từng thời 
đại, hơn một nửa số nhân quần trên hoàn cầu này hiện 


, có những tu tưởng khả dĩ 





But the point of talking about suffering is to help one 
learn how to overcome it, through methods that help 
bring calm and joy, and a letting go of accumulated 
stresses. Any well-made image of the Buddha shows 
him with a gentle smile of calm repose: 


The Buddha taught in a way that did not demand 
belief, but reflection and contemplation. It has its 
various teachings and doctrines, but most of all it is a 
set of practices that helps one: 


* to behave in a more considerate and kindly way, for 
the true benefit and happiness of oneself and others, 


* to learn to nurture more positive and helpful 
attitudes and states of mind, which bring calm, mental 
composure and inner strength, and to recognize and let 
go of the causes of stress, 


* to develop a wiser understanding of the nature of 
life, including human limitations and human potential. 


2. The age and influence of Buddhism 


The history of Buddhism spans around 2,500 years 


from its origin in India with Siddhattha Gotama, | 
through its spread to most parts of Asia and, in the 
twentieth and twenty first centuries, to the West. 
Professor Richard Gombrich of Oxford University 
holds that the Buddha was ‘one of the most brilliant and 


original thinkers of all time,2 whose 'ideas should form 
part of the education of every child, the world over’, 
which ‘would make the world a more civilized place, 
both gentler and more intelligent" (p. 1), and with 
Buddhism, at least in numerical terms, as 'the greatest 
movement in the entire history of human ideas' (p. 
194). 

While its fortunes have waxed and waned over the 
ages, over half the present world population live in 


24 





là bi quan. Nhung muc dích cüa viéc nói vé khó dau là 
giúp người ta học cách vượt qua nó, thông qua các 
phương pháp giúp mang lại sự bình tĩnh, vui vẻ và loại 
bỏ những căng thẳng tích tụ. Bất kỳ hình tượng khéo 
tạc nào của đức Phật cũng đều cho thấy Ngài thấy có 
nụ cười hiền hòa và an nhiên tĩnh lặng: 


Đức Phật đã giảng dạy theo phương hướng không 
đòi hỏi tín điều, mà bằng sự phản tính, suy ngẫm và 
chiêm nghiệm. Phật giáo có nhiều giáo pháp và học 
thuyết khác nhau, nhưng trên hết Phật giáo là một tập 
hợp các thực hành giúp cho mọi người: 


* Hành xử một cách cán trong và từ ái hơn, vi lợi ích 
và hạnh phúc chân thật cho bản thân và những người 
khác; 


* Hoc cách nuôi dưỡng những thái độ và tâm thái tích 
cực và hữu ích hơn, mang lại sự bình tĩnh, tinh thần 
tỉnh táo và sức mạnh nội tâm, đồng thời nhận ra và loại 
bỏ các nguyên nhân gây ra căng thẳng; 


* Phát triển sự hiểu biết khôn ngoan hơn về bản chát 
cuộc sóng, bao góm những giới hạn của con người và 
tiêm năng của con người. 


2. CÁC NIÊN ĐẠI VÀ ÁNH HƯỚNG CỦA PHẬT 
GIÁO 


Lịch sử Phật giáo kéo dài hơn 2.500 năm bắt nguồn 
tại Án Độ với thái tử Tát-dat-da Có-dàm (Siddhattha 


Gotama), thông. qua sự truyền bá đến hầu hết các 
vùng của châu Á và trong thế kỷ XX và XXI, sang 
phương Tây. 

Giáo sư Richard Gombrich của Đại học Oxford cho 
rằng đức Phật là “một trong những nhà tư tưởng đầu 
tiên lỗi lạc nhất trong mọi thời đại”2, người có “những 
tư tưởng góp phần hình thành nên một phần giáo dục 
mọi trẻ em, trên toàn thế giới.” Điều này “sẽ khiến thế 
giới trở thành một nơi văn minh hơn, vừa hòa ái hơn 
vừa mẫn tiệp hơn” (trang 1) và với Phật giáo, ít nhất là 
về mặt số học, là phong trào vĩ đại nhất trong toàn bộ 
lịch sử tư tưởng nhân loại” (trang 194). 

Mặc dù sự huy hoàng của Phật giáo đã tàn phai và 








đang sống ở các khu vực mà Phật giáo đang hoặc đã 
từng là một truyền thống văn hóa ưu thắng. 


3. Phương pháp luận dung hợp giáo lý trong Phật 
giáo 


Trong một truyền thống có xưa, một truyền thống mà 
thiếu thám quyền trung ương, không có gì ngạc nhiên 
khi những khác biệt lại được phát triển theo thời gian, 
để rồi áp dụng tuệ giác của Phật theo nhiều phương 
hướng khác nhau. Các truyền thống khác nhau được 
phát triển ở Án-độ, và sau đó tiếp tục diễn tiến khi Phật 
giáo lan rộng ra khắp châu Á. 


Trong lịch sử Phật giáo, trong khi các truyền thống 
khác nhau dán bước vào các cuộc tranh luận phản 
biện, thì họ vẫn tôn trọng và ảnh hưởng lẫn nhau, do 
đó rất hiếm có xung đột vật lý giữa họ, và nếu có xảy ra 
thì chủ yếu là do các yếu tó chính trị. 


Tập sách này chứa đựng những giáo lý từ ba truyền 
thống Phật giáo tổng quát hiện diện ở châu Á. Nó cố 
gắng minh họa đặc biệt những gì mà các truyền thống 
này có chung với nhau nhưng đồng thời cũng cho thầy 
những trọng điểm và giáo lý đặc trưng của các mỗi 
truyền thống. 


4. Tó chức nội dung của sách 


Sách được chia thành ba phần chính: I) cuộc đời và 
bẩm tánh của đức Phật, II) Pháp (Dhamma / Dharma), 
hay giáo lý Phật giáo, và III) Tăng-già (Sangha) hay hội 
chúng tu đạo. Mỗi chương, trừ phần đầu, được chia 
thành ba phần, gồm các đoạn văn tuyển dich từ văn 
hiến của ba truyền thống Phật giáo chính: Thượng tọa 
bộ (Theravada), Đại thừa (Mahayana) và Kim cang 
thừa (Vajrayana). 


Mỗi đoạn được tiêu chí bằng một chữ cái chỉ cho 
truyền thống mà nó xuất phát — Th., M. và V. tương 
ứng — và một con só, dé dễ tham chiếu chéo. 

Các đoạn văn trong chương đầu, về cuộc đời đức 
Phật, được tiêu chí bằng chữ L. Bạn có thể duyệt qua 





areas where Buddhism 
dominant cultural tradition. 


is, or has once been, a 


3. Buddhism as containing different ways of 
exploring its unifying themes 


In an ancient tradition, and one that lacks a central 
authority, it is not surprising that differences developed 
over time, which applied the Buddha's insights in a 
variety of ways. The different traditions developed in 
India, and then further evolved as Buddhism spread 
throughout Asia. 


In Buddhist history, while the different traditions 
engaged in critical debate, they were respectful of and 
influenced each other, so that physical conflict between 
them has been rare, and when it has occurred it has 
been mainly due to political factors. 


This book contains teachings from the three main 
overall Buddhist traditions found in Asia. It seeks to 
particularly illustrate what they have in common but 
also to show their respective emphases and teachings. 


4. The organization of this book 


This book is divided into three main parts: i) the life 
and nature of the Buddha ii) the Dhamma / Dharma, or 
Buddhist teachings, and iii) the Sangha or spiritual 
community. Each chapter except the first is divided into 
three sections, containing selected passages from the 
texts of the three main Buddhist traditions: Theravada, 
Mahayana and Vajrayana. 


Each of the passages is labelled with a letter to show 
what tradition it comes from — respectively Th., M. and 
V. — and a number, for ease of cross-referencing. 

Passages in the first chapter, on the life of the 
Buddha, are labelled with the letter L. You can either 


25 





suy yếu theo thời gian, hơn một nửa dân số thé giới 
hiện nay sống ở những khu vực mà Phật giáo, hoặc đã 
từng là một truyền thống văn hóa chiếm ưu thé. 


3. PHẬT GIÁO CHỨA NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU 
DÉ KHÁM PHÁ CÁC CHỦ ĐÈ THÓNG NHÁT 


Trong mót truyón thống có xưa và một truyền thống 
thiếu thám quyền trung ương, không có gì ngạc nhiên 
khi những khác biệt lại phát triển theo thời gian, áp 
dụng những tuệ giác và hiểu biết của Phật theo nhiều 
cách khác nhau. Các truyền thống khác nhau phát triển 
ở Ấn Độ và sau đó, phát triển hơn nữa khi Phật giáo 
lan rộng khắp châu Á. 


Trong lịch sử Phật giáo, trong khi các truyền thống 
khác nhau tham gia vào các cuộc tranh luận phản biện 
thì họ vẫn được tôn trọng và gây ảnh hưởng lẫn nhau, 
vì vậy, rất hiếm xảy ra xung đột vật lý giữa họ và nếu 
có xảy ra thì chủ yếu là do các yếu tố chính trị. 


Quyên sách này chứa đựng những lời dạy từ ba 
truyền thống Phật chính hiện diện ở châu Á. Quyền 
sách này tìm cách minh họa đặc biệt những điểm 
chung của ba truyền thống chính đó nhưng cũng để chỉ 
ra những trọng điểm và giáo pháp đặc trưng tương 
ứng của mỗi truyền thống. 


4. CÁU TRÚC CỦA QUYÉN SÁCH NÀY 


Quyén sách này được chia thành ba phần chính: i) 
Cuộc đời và bẩm tính của đức Phật, ii) giáo pháp 
(Dhamma; Dharma), hay những lời dạy của Phật và iii) 
Tăng đoàn hay cộng đồng tu đạo. Mỗi chương, ngoại 
trừ chương đầu, được chia thành ba phần, đều chứa 
các đoạn văn được tuyển chọn từ các thư tịch của ba 
truyền thống Phật giáo chính: Thượng tọa bộ 
(Theravada), Đại thừa (Mahãyãna) và Kim cương thừa 
(Vajrayana). 


Mỗi đoạn văn được dán nhãn bằng một chữ cái dé 
cho biết tuyển chọn từ truyền thống b tương ứng với 
Th (Theraväda, Thượng toa bộ), M (Mahayàna, Đại 
thừa) và V (Vajrayäna, Kim cương thừa) và một con 
số, để tiện tham khảo. 








và đi sâu vào nội dung sách ở phần mà mình thích, 
hoặc khởi đọc từ đâu. 


Để tham chiếu ngược lại tài liệu trong phần giới 
thiệu, các số chỉ đoạn theo sau các chữ cái liên quan 
được sử dung: GI. (General Introduction) chi cho Tông 
luận (trong phần Dẫn luận, Introduction); LI. 
(Introduction on the Life of the historical Buddha), đoạn 
Giới thiệu cuộc đời đức Phát lich sử; SI (Introduction to 
the Sangha), chỉ đoạn Giới thiệu về Tăng-già; và Thl., 
MI., và. VI. lần lượt chỉ các phần Giới thiệu về các trích 
đoạn từ Phật giáo Thượng toa bộ (Theravada), Đại 
thừa (Mahäyäna) và Kim cang thừa (Vajrayana). Vi 
vậy, chẳng hạn, MI.3 chỉ cho phần 3 của giới thiệu Đại 
thừa (Mahāyāna). 


Lưu ý rằng, trong các đoạn trích dịch, khi tài liệu 
được thêm vào trong dấu ngoặc tròn, thì đây là phần 
giải nghĩa. Còn khi tài liệu được thêm vào trong dấu 
ngoặc vuông, thì đây là phần tóm lược của đoạn đã 
được bỏ qua. 


5. Phật và chư Phật 


Từ ngữ Anh "Buddhism" (Phật giáo) cho thấy chính 
xác rằng tôn giáo này được đặc trưng bởi sự sùng kính 
'đức Phật, 'chu Phật hay 'Phát quả'. Phật không phái 
là danh từ đặc xưng, mà là một danh hiệu miêu tả 
mang ý nghĩa là vị Tỉnh Thức” (hay Giác ngộ). 

Điều này ngụ ý rằng hầu hết mọi người được xem là 
đang ngủ theo nghĩa tâm linh — không ý thức được vạn 
vật thực sự là như thế nào. Vị được goi là 'đức Phật 
chỉ cho đức Phật được biết đến trong lịch sử, Phật 
Gotama. 


Tuy nhiên, từ những thời đầu tiên, Phật giáo đã đề 
cập đến những vị Phật khác đã tồn tại trên mặt đất 
trong những thời đại xa xưa, hoặc những vị sẽ như vậy 
trong tương lai; truyền thống Đại thừa (Mahayana) 
cũng nói về nhiều vị Phật hiện dang tồn tai trong các 
phương khác của vũ trụ. 





browse and dip into the book where you like, or read it 
from the beginning. 


For referring back to material in the introductions, 
section numbers preceded by relevant letters are used: 
GI. for General introduction, LI. for Introduction on the 
life of the historical Buddha, SI. for Introduction to the 
Sangha, and Thi., MI., and VI. respectively for the 
Introductions to the selections from  Theravada, 
Mahäyäna and Vajrayäna Buddhism. So, for example, 
MI.3 refers to section 3 of the Mahayana introduction. 


Note that, in the translations, where material is added 
within round brackets, this is for clarification of 
meaning. Where material is added within square 
brackets, this is to briefly summarise a section of the 
passage that has been omitted. 


5. The Buddha and Buddhas 


The English term ‘Buddhism’ correctly indicates that 
the religion is characterized by a devotion to 'the 
Buddha’, ‘Buddhas’ or 'Buddha-hood'. ‘Buddha’ is not a 
proper name, but a descriptive title meaning 'Awakened 
One' or 'Enlightened One'. 

This implies that most people are seen, in a spiritual 
sense, as being asleep — unaware of how things really 
are. The person known as 'the Buddha' refers to the 
Buddha known to history, Gotama. 


From its earliest times, though, Buddhism has 
referred to other Buddhas who have lived on earth in 
distant past ages, or who will do so in the future; the 
Mahäyäna tradition also talks of many Buddhas 
currently existing in other parts of the universe. 

All such Buddhas, known as 'perfectly awakened 


26 





Các đoạn trong chương đầu tiên về cuộc đời của đức 
Phật, được dán nhãn bằng chữ L. Bạn có thể duyệt 
qua và đi sâu vào phần sách mà bạn thích, hoặc khởi 
đọc từ đầu. 


Để tham chiều ngược lại tài liệu trong phần giới 
thiệu, các chỉ số phần trước các chữ cái có liên quan 
được sử dung: GI. chỉ phần Giới thiệu chung, LI. chỉ 
phần Giới thiệu cuộc đời đức Phật lịch sử, Sĩ. chỉ phần 
Giới thiệu về Tăng đoàn và ThI., MI. và VI. tương ứng 
cho các phần Giới thiệu về các lựa chọn từ Phật giáo 
Thượng tọa bộ (Theravàda), Đại thừa (Mahàyàna) và 
Kim cương thừa (Vajrayána). Vì vậy, ví dụ, MI. 3 dé 
cập đến phần 3 của phần giới thiệu Đại thừa 
(Mahàyàna). 


Lưu ý rằng, trong các bán dich, khi tài liệu được thêm 
vào trong dấu ngoặc tròn thì đây là phần để làm rõ 
nghĩa. Khi tài liệu được thêm vào trong dấu ngoặc 
vuông thi đây là dé tóm tắt ngắn gọn một phần của 
đoạn văn đã bị lược bỏ qua. 


5. PHẬT VÀ CÁC ĐỨC PHẠT 


Thuật ngữ tiếng Anh “Buddhism” (đạo Phật hay Phật 
giáo) chỉ ra một cách chính xác rằng tôn giáo này được 
đặc trưng với sự sùng kính “the Buddha” (đức Phật), 
“Buddhas” (các đức Phật) hoặc “Buddha-hood” (Phật 
quả). “Buddha” (Phật) không phải là tên riêng, mà là 
một danh hiệu có nghĩa là “Đắng tỉnh thức” hoặc “Đắng 
giác ngộ." 

Điều này ngụ ý rằng hầu hết mọi người được xem là 
như đang ngủ, theo nghĩa tâm linh -không biết mọi thứ 
thực sự như thế nào. Người được gọi là “đức Phát" là 
đề cập đến đức Phật được biết đến trong lịch sử, là 
đức Cồ-đàm (Gotama). 


Tuy nhiên, từ những thời kỳ đầu tiên của Phật giáo, 
Phật giáo đã đề cập đến những vị Phật khác đã hiện 
hữu trên trái đất trong những thời đại quá khứ xa xưa, 
hoặc những vị sẽ thành Phật như vậy trong tương lai; 
truyền thống Đại thừa (trường phái Mahayana) cüng 
nói về nhiều vi Phát hiện dang tồn tai ở các phần khác 








Tất cả những vị Phật như vậy được gọi là 'Chánh 
đăng chánh giác (Pāli. sammäã-sambuddhas, 


Sanskrit. Samyak- sambuddha: vị đã hoàn toàn tỉnh 
thức), mặc dù chỉ được xem là xuát hiện hy hữu trong 
vũ trụ bao la và vô thủy. 


Phó bién hon là các vị Phật theo nghĩa tháp hon, 
những vi đã giác ngộ bản tính của thực tại bằng cách 
thực hành theo hướng dẫn của một vị Chánh đẳng 
chánh giác như Phật Gotama. 

Phật giáo Kim cang thừa (Vajrayäna) cũng công 
nhận một số người như là những hóa thân thị hiện trên 
trần thế của chư Phật từ các quốc độ Phật khác. 


Vi từ ngữ “Phật không chỉ riêng cho một cá nhân duy 
nhất, đức Phật Gotama, nên Phật giáo ít tâp trung vào 
dáng sáng lập hon như Ki-tó giáo. Điểm trọng yếu 
trong Phật giáo là dựa vào các giáo pháp của (chư) 
Phật, và sự thức tinh' hay “giác ngó' mà những giáo 
pháp này hướng đến. 

Tuy vậy, người Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với 
Đức Có-dàm (Gotama) là bậc thầy vi đại và là một 
gương mẫu cho mục đích tối hậu mà tất cả Phật tử tầm 
cầu, hẳn là vì thé mà những hình ảnh của Ngài có thé 
tồn tại nhiều hơn bất cứ nhân vật lịch sử nào khác. 


6. Pháp (Dhamma / Dharma) 


Suốt trong lịch sử lâu dài, Phật giáo đã vận dụng tính 
chất đa diện của giáo lý và phương tiện để giúp mọi 
người trước hết phát triển một nhân cách định tĩnh 
hơn, hoàn hảo hon và từ ái hon, và sau đó tỉnh thức” 
ra khỏi những vô minh vọng tưởng che mờ: những 
vọng tưởng tạo dẫn đến chấp thủ rồi gây ra dau khó 
cho chính ta và những người mà ta liên hệ. 


Sự hướng dẫn cho quá trình chuyển hóa này là 
‘Pháp’ (Pali. Dhamma, trong Sanskrit là Dharma): có 
nghĩa là các chuẩn mực của thực tại và quy luật trật tự 
vũ trụ được (chư) Phật khám phá; đó là những giáo lý 
Phật dạy, con đường hành trì Phật đạo, và cứu cánh 
của Phật đạo: Niết-bàn phi thời gian (Pali. nibbãna, 
Sanskrit. nirvana). 





Buddhas? (Pāli | sammà-sambuadhas, Sanskrit? 
samyak-sambuddha), are nevertheless seen as 
occurring only rarely within the vast and ancient 
cosmos. 


More common are those who are 'buddhas' in a 
lesser sense, who have awakened to the nature of 
reality by practising in accordance with the guidance of 
a perfectly awakened Buddha such as Gotama. 

Vajrayana Buddhism also recognizes certain humans 
as manifestations on earth of Buddhas of other world 
systems known as Buddha-lands. 


As the term ‘Buddha’ does not exclusively refer to a 
unique individual, Gotama Buddha, Buddhism is less 
focussed on the person of its founder than is, for 
example, Christianity. The emphasis in Buddhism is on 
the teachings of the Buddha(s), and the 'awakening' or 
'enlightenment that these are seen to lead to. 

Nevertheless, Buddhists do show great reverence for 
Gotama as a supreme teacher and an exemplar of the 
ultimate goal that all Buddhists strive for, so that 
probably more images of him exist than of any other 
historical figure. 


6. The Dhamma / Dharma 


In its long history, Buddhism has used a variety of 
teachings and means to help people first develop a 
calmer, more integrated and compassionate 
personality, and then ‘wake up' from restricting 
delusions: delusions which cause grasping and thus 
suffering for an individual and those they interact with. 


The guide for this process of transformation has been 
the 'Dhamma' (in Pali, Dharma in Sanskrit): meaning 
the patterns of reality and cosmic law-orderliness 
discovered by the Buddha(s), Buddhist teachings, the 
Buddhist path of practice, and the goal of Buddhism: 
the timeless nirvana (Pāli nibbàna, Sanskrit nirvana). 

Buddhism thus essentially consists of understanding, 


27 





cüa vü tru. 

Tất cả những vi Phật nhu váy, được goi là “những vị 
Chánh đẳng Chánh giác,” những vị đã hoàn toàn tỉnh 
thức (P. samma-sambuddha, S. samyak-sambuddha), 
mặc dù được xem là hiếm khi xuất hiện trong vũ tru 
rộng lớn và có xưa. 


Phổ biến hơn là Các “Phật” theo nghĩa thấp hơn, 
những vị đã giác ngộ về bản tính của thực tại bằng 
cách thực hành theo sự hướng dẫn của vị Chánh đẳng 
Chánh giác như Phật Cồ-đàm (Gotama). 

Phật giáo Kim Cương thừa cũng công nhận một số 
con người là hiện diện trên trái đất như là hóa thân của 
Các Phật từ các hệ thống thế giới khác được gọi là 
Phật địa. 


Vì thuật ngữ "Phát" không chỉ dé cập đến một cá 
nhân duy nhất Phật Có-dàm (Gotama), nén Phật giáo ít 
tập trung vào đắng sáng lập hơn như là Cơ đốc giáo 
chẳng hạn. Trọng điểm trong Phật giáo là những giáo 
pháp của (các) đức Phật và sự “thức tỉnh” hay “giác 
ngộ” mà những giáo pháp này hướng đến. 

Tuy nhiên, các Phật tử thể hiện sự tôn kính lớn lao 
đối với Đức Cồ-đàm như là một bậc thầy vĩ đại và là 
gương mẫu cho mục tiêu tối hậu mà tất cả các Phật tử 
tinh tán hướng đến, Vì vậy, có lẽ hình ảnh về Ngài còn 
tồn tại nhiều hơn bất kỳ nhân vật lịch sử nào khác. 


6. GIÁO PHÁP (P. DHAMMA; S. DHARMA) 


Trong suốt chiều dài lich sử lâu đời, Phật giáo đã vận 
dụng nhiều giáo pháp và phương tiện khác nhau để 
giúp con người trước tiên phát triển một nhân cách 
điềm tĩnh hơn, hoàn hảo hơn và từ bi hơn và sau đó, 
“tỉnh thức” ra khỏi những hạn chế vô minh vọng tưởng: 
Những vọng tưởng đưa đến sự chấp thủ và do đó, gây 
khó dau cho chính ta và những người mà ta tương tác. 


Hướng dán cho quá trình chuyển đổi này là “Phật 
pháp” (P. Dhamma, S. Dharma) có nghĩa là các mô 
hình thực tại chuẩn mực và trật tự quy luật vũ trụ do 
(các) đức Phật khám phá, con đường hành trì Phật đạo 
và mục tiêu của Phật đạo: niết-bàn (P. nibbãna, S. 
Nirvãna). 

Do đó, Phật giáo về co bản bao gồm sự hiểu biết, sự 








Do đó, Phật giáo chủ yếu bao gồm hiéu biết, hành trì 
và chứng ngộ Pháp. 


7. Tăng 


Những nhân vật chính yếu đảm trách truyền thừa 
Phật giáo là các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni lập thành Tăng lữ 
Phát giáo (Sarigha) hay 'Cộng đồng tu dao'. Từ khoảng 
một trăm năm sau khi Phật Gotama diệt độ, một số dị 
biệt nảy sinh trong Tăng-già, dần dần phát triển thành 
một số hội chúng phái biệt, mỗi phái tuân hành theo 
một bộ luật tu đạo khác nhau chút ít, và hình thành các 
hệ tư tưởng khác nhau. 

Trong một số ngữ cảnh, từ ngữ tăng-già (sañigha) 
hàm nghĩa “Tăng già Cao quý" (Noble Sangha, Hán 
dịch là Thánh Tăng), chỉ các vị xuất gia hay tại gia giác 
ngộ hoàn toàn hoặc một phần. 


8. Ba truyền thống Phật giáo chính và những mối 
tương quan 


Tất cả các nhánh của Tăng lữ mang dấu án truyền 
thừa giới pháp truy nguyên từ một trong những hệ tu 
đạo sơ kỳ; nhưng trong những trường phái tư tưởng 
sơ kỳ, chỉ có phái được gọi là Thượng tọa bộ 
(Theraväda) còn duy trì cho đến ngày nay. 

Danh xưng này chỉ ra rằng đây là bộ phái chủ ý tuân 
theo 'giáo thuyết của chư “Thượng Tọa' (hay Trưởng 
Lão) (Pali. Thera) từ đại hội kết tập được tô chức ngay 
sau khi đức Phật diệt độ, nhằm bảo toàn giáo lý chính 
thống. 

Mặc dù giáo lý này chẳng còn tĩnh tại, nhưng vẫn còn 
gần với những gì chúng ta biết về các giáo lý sơ kỳ của 
Phật giáo, và đã kiên trì trọng thị mục đích chứng đắc 
giải thoát bằng những nỗ lực tự thân, xem Pháp như 
thây. 


Vào khoảng đầu kỷ nguyên Cơ-đốc, một phong trào 
đã diễn ra, dẫn tới một phong cách mới của Phật giáo 
được biết đến như là Mahayàna, hay “Đại thừa. 

Đại thừa công khai chú trọng hơn nữa vào tâm từ bị, 
phẩm tánh vốn là tâm điểm của 'Bồ-tát đạo' dẫn đến 





practising and realizing Dhamma. 


7. The Sañgha 


The most important bearers of the Buddhist tradition 
have been the monks and nuns who make up the 
Buddhist Sañgha or monastic ‘Community’. From 
approximately a hundred years after the death of 
Gotama, certain differences arose in the Sangha, which 
gradually led to the development of a number of 
monastic fraternities, each following a slightly different 
monastic code, and to different schools of thought. 

In some contexts, the term sangha refers to the 
‘Noble’ Sangha of those, monastic or lay, who are fully 
or partially awakened. 


8. The three main Buddhist traditions and their 
relationship 


All branches of the monastic Sangha trace their 
ordination-line back to one or other of the early 
fraternities; but of the early schools of thought, only that 
which became known as the Theravada has continued 
to this day. 

Its name indicates that it purports to follow the 
‘teaching’ of the ‘Elders’ (Pali Thera) of the council held 
soon after the death of the Buddha to preserve his 
teaching. 

While it has not remained static, it has kept close to 
what we know of the early teachings of Buddhism, and 
preserved their emphasis on attaining liberation by 
one's own efforts, using the Dhamma as guide. 


Around the beginning of the Christian era, a 
movement evolved which led to a new style of 
Buddhism known as the Mahayana, or ‘Great Vehicle’. 

The Mahãyãna puts more overt emphasis on 
compassion, a quality which is the heart of its 


28 





thực hành và chứng ngộ Pháp (Dhamma). 


7. TÁNG ĐOÀN (SANGHA) 


Những người chịu trách nhiệm quan trọng nhất của 
truyền thống Phật giáo là các vị tăng sĩ ni tạo nên Tăng 
đoàn Phật giáo hoặc “Cộng đồng” tu đạo. Từ khoảng 
một trăm năm sau khi Phật Cồ-đàm nhập niết-bàn vô 
dư, đã nảy sinh những khác biệt nhất định trong Tăng 
đoàn, dần dần dẫn đến sự phát triển của một số hội 
chúng xuất gia, mỗi hội chúng tuân theo một quy luật tu 
đạo hơi khác nhau và theo các trường phái tu tưởng 
khác nhau. 

Trong một số ngữ cảnh, thuật ngữ tăng đoàn 
(sangha) dùng để chỉ Tăng đoàn “cao quý” (Thánh 
tăng) gồm những người xuất gia hay cư sĩ đã giác ngộ 
hoàn toàn hoặc một phần. 


8. BA TRUYÉN THÔNG PHÁT GIÁO CHÍNH VÀ 
MÓI QUAN HỆ TƯƠNG QUAN 


Tất cả các nhánh của Tăng đoàn đều mang dấu ấn 
truyền thừa, truy nguyên được dòng xuất gia của họ từ 
một hoặc khác trong số các nhóm hội chúng ban đầu; 
nhưng trong số các trường phái tư tưởng thời đầu, chỉ 
có trường phái tư tưởng được goi là Theravàda 
(Thượng tọa bộ) vẫn tiếp tục được duy trì cho đến 
ngày nay. 

Danh xưng Thượng tọa bộ (Theravãda) cho thấy 
rằng trường phái này có ý định tuân theo giáo thuyết 
của “các bậc trưởng lão” (P. Thera) trong đại hội kết 
tập được tô chức ngay sau khi đức Phật diệt độ dé bảo 
tồn giáo pháp chính thống của Ngài. 

Mặc dù giáo pháp không còn tinh tai, nhưng nó vẫn 
bám sát những gì chúng ta biết về những giáo pháp Sơ 
kỳ của Phật giáo và kiên trì trọng thị mục đích giải thoát 
bằng những nỗ lực tự thân, xem Pháp như là vị thầy 
dẫn đường. 


Vào khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch, một phong trào 
đã phát triển dẫn đến một phong cách mới trong Phật 
giáo được goi là Đại thừa (Mahäyãna), hay "CÓ xe vi 
dai." 

Đại thừa nhắn manh nhiều hon đến tâm từ bi, một 








quả vị Chánh đẳng chánh giác nhằm giải thoát vô 
lượng chúng sanh. 

Đại thừa cũng bao quát sự sùng kính đối với một số 
nhân vật, đại khái là các Thánh giả cứu độ, mà sự lễ 
bái các vị này có thé giúp con người chuyển hóa chính 
mình. 

Đại thừa cũng khởi xướng một loạt các. điểm triết lý 
phức tạp, quảng diễn những điểm hàm án trong các 
giáo lý nguyên thủy. Theo thời gian, trong lẫn ngoài Án- 
độ, bản thân Đại thừa đã sản sinh ra nhiều tông phái, 
chẳng hạn như Thiền Tông (Zen). 


Một nhóm Đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ sáu ở 
Án-dó, được gọi là Mantrayäna, hay ‘Chân ngôn 
(Mantra) Thra’. 

Thừa này đại thể tương đồng với Đại thừa về mặt 
giáo lý, và sử dụng nhiều kinh dién Đại thừa, nhung đã 
phát triển một loạt các pháp hành trì mới mẻ đầy uy lực 
để đạt được những mục tiêu của Đại thừa, chẳng hạn 
như chuyên tâm tụng niệm các Chân ngón (mantra) và 
hành quán tưởng. 

Điểm đặc trưng của Chân ngôn thừa là sử dụng các 
kinh điển thuộc hệ gọi là mật tục (tantra), chuyên tải 
các hệ thống nghi quỹ phức tạp, bao gồm các biểu 
tượng và tu quán, và kể từ cuối thế kỷ thứ bảy hinh 
thức của thừa này được gọi là Vajrayana, hay ‘Kim 
cang (Vajra) thra’. 

Phó thông được dịch là ‘kim cang’ hay 'lưỡi tầm sét, 
kim cang (vajra) là một biểu tượng của tính bát khả 
hoại và sức mạnh của tâm tỉnh giác. Từ 'Kim cang 
thừa' được dùng trong tác phẩm này là một từ ngữ phổ 
thông chỉ cho truyền thống cưu mang nó và đồng thời 
cũng chỉ cho các yếu tố của Đại thừa mà nó nhắn 
mạnh. 


Trong khi Phật giáo hiện giờ chỉ là một tôn giáo thiểu 
số nằm ở biên giới của Án-dó hiện dai, thì sự truyền bá 
vượt ngoài Án- -độ có nghĩa là nó đang hiện diện trong 
ba khu vực châu A: 


— Phật giáo Nam phương, khu vực mà Thượng tọa 
bộ được hiện hành, cùng với một số yếu tố được kết 
hợp từ Đại thừa: Sri Lanka, và bốn vùng Đông Nam Á 





‘bodhisattva path’ leading to complete Buddhahood for 
the sake of liberating countless sentient beings. 

The Mahaàyana also includes devotion to a number of 
figures whose worship can help people to transform 
themselves — holy saviour beings, more or less. 

It also offers a range of sophisticated philosophies, 
which extend the implications of the earlier teachings. 
In the course of time, in India and beyond, the 
Mahàyana produced many schools of its own, such as 
Zen. 


One Mahayàna group which developed by the sixth 
century in India, is known as the Mantrayäna, or the 
‘Mantra Vehicle’. 

It is mostly the same as the Mahāyāna in its 
doctrines, and uses many Mahāyāna texts, but 
developed a range of powerful new practices to attain 
the goals of the Mahāyāna, such as the meditative 
repetitions of sacred words of power (mantra) and 
visualization practices. 

It is characterised by the use of texts known as 
tantras, which concern complex systems of ritual, 
symbolism and meditation, and its form from the late 
seventh century is known as the Vajrayäna, or ‘Vajra 
Vehicle’. 

Generally translated as ‘diamond’ or ‘thunderbolt’, the 
vajra is a symbol of the indestructibility and power of 
the awakened mind. 'Vajrayana' is used in this work as 
a general term for the tradition which includes it as well 
as the elements of the Mahayana it emphasizes. 


While Buddhism is now only a minority religion within 
the borders of modern India, its spread beyond India 
means that it is currently found in three areas in Asia: 


* Southern Buddhism, where the Theravada school is 
found, along with some elements incorporated from the 
Mahayana: Sri Lanka, and four lands of Southeast Asia 


29 





phám chát trung tám cüa "Bó-tát dao" dán dén quá vi 
Phát Chánh dáng Chánh giác nhằm lợi ích giải thoát vô 
lượng chúng sinh. 

Đại thừa cũng bao gồm lòng süng kính đối với một số 
nhân vật, đại khái là các Thánh quả cứu độ, mà sự thờ 
phượng lễ bái họ có thể giúp con người chuyển hóa 
bản thân. 

Đại thừa (Mahãyãna) cũng đưa ra một loạt các triết lý 
phức tạp, mở rộng hàm ý của những giáo pháp trước 
đó. Theo dòng thời gian, trong hay ngoài Ấn Độ, Đại 
thừa đã sản sinh ra nhiều tông phái của riêng mình, 
chẳng hạn như Thiền tông (Zen). 


Một nhóm Đại thừa được phát triển vào thế kỷ thứ 
sáu ở Án Độ, được gọi là Chân ngôn thừa 
(Mantrayàna), hay "Mantra Vehicle." 

Chân ngôn thừa (Mantrayãna) chủ yếu giống với các 
học thuyết Đại thừa và sử dụng nhiều thư tịch Đại 
thừa, nhưng đã phát triển một loạt các sự vật hành trì 
mới mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu của Đại thừa, 
chẳng hạn như sự chuyên tâm lặp lại thiền định của 
các từ ngữ thiêng liêng (thần chú, chán ngón, mantra) 
và thực hành quán tưởng. 

Đặc điểm của Chân ngôn thừa (Mantrayãna) là sử 
dung các thư tịch kinh điển được goi là Mật tông tantra 
(các múi liên hệ), liên quan đến các hệ thống nghi lễ 
phức tạp, gồm các biểu tượng và tu quán thiền định và 
hình thức của thừa này từ cuối thế kỷ VII được gọi là 
Kim cương thừa (Vajrayana), hay “Vajra Vehicle. 7 

Thông thường được dịch là “kim cương” hay “lưỡi 
tầm sét,” kim cương (vajra) là biểu tượng của sự bát 
hoại và sức mạnh của tâm thức tỉnh thức. Kim cương 
thừa (Vajrayãna) được sử dung trong tác phẩm này 
như là một thuật ngữ phổ thông chỉ cho truyền thống 
bao gồm chính nó cũng như các yếu tố của Đại thừa 
mà nó nhắn mạnh. 


Trong khi Phật giáo hiện nay chỉ là một tôn giáo thiểu 
sô năm ở biên giới của Án Độ hiện đại, sự lan rộng 
Phật giáo ra ngoài Ấn Độ có nghĩa là nó hiện được tim 
thấy ở ba khu vực ở châu Á: 


Phật giáo Nam truyền, khu vực hiện diện trường phái 
Thượng tọa bộ (Theravada) cùng với một số yếu tố kết 
hợp từ Đại thừa (Mahãyãna): Tích Lan và bón xứ Đông 








— Thái-lan, Miến-điện (Burma / Myanmar), Cambodia, 
Lào. Bộ phái này cũng hiện diện thiểu số ở nam phần 
Việt Nam, tỉnh Vân Nam của Trung Hoa (tiếp giáp bắc 
Lào), Mã-lai (Malaysia), Nam Dương (Indonesia), nhiều 
vùng ở Bangladesh và Án-dó, và gần đây ở Nepal. 
Trong sách này, chúng ta goi là “Thượng tọa bô’. 


— Đại thừa hệ Hán truyền: Trung Hoa (kể cả Đài 
Loan, không kể các khu vực thuộc Tây Tạng và Mông- 
cổ), Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nó cũng hiện diện 
thiểu số trong những người gốc Hoa ở Nam Dương 
(Indonesia) và Mã-lai (Malaysia). 

Trong sách này, đơn giản chúng ta chỉ gọi là “Đại 
thừa. 


— Phật giáo Trung Á, khu vực hiện diện của Phật giáo 
hệ Tạng truyền, hệ kế thừa Phật giáo Án-độ hậu kỳ. Ở 
đây, mô thức Chân ngôn thừa / Kim cang thừa của Đại 
thừa là hình thức ưu thắng: 

các khu vực có người Tây Tạng trong Trung Hoa 
đương đại và Án-độ, cũng như các khu vực có người 
Tây Tang và các tộc khác ở Nepal; Móng-có, Bhutan, 
một phần của Nga (Buryatia và Kalmykia), và giờ đây 
với sự hưng khởi của hệ này tại một số nơi ở 
Indonesia. 

Trong sách này, chúng ta gọi là ‘Kim cang thừa”, mặc 
dù trong đó hàm chứa nhiều ý tưởng chủ yếu của Đại 
thừa chung với Phật giáo Đông Á. 


Các hệ này có thể được xem như ba nhánh chính 
của một gia tộc. Có 'nhüng nét chung gia tộc” xuyên 
suốt cả ba nhánh, mặc dù có một số đặc điểm và hình 
thức đặc trưng hơn, và đôi khi đặc hữu, của một trong 
ba nhánh. 

Hơn nữa, 'gia tóc' này vẫn đang bành trướng. Ké từ 
thế kỷ XIX, với một sự bột phát trong hậu bán thế kỷ 
XX, Phật giáo, dưới nhiều hình thức châu Á của mình, 
cũng đang lan rộng ở châu Âu, châu Mỹ, Úc và Tân 
Tây-lan (New Zealand), cũng như đang hồi sinh ở Án- 
độ. 





— Thailand, Burma / Myanmar, Cambodia, Laos. It also 
has a minority presence in the far south of Vietnam, the 
Yunnan province of China (to the north of Laos), 
Malaysia, Indonesia, in parts of Bangladesh and India, 
and more recently in Nepal. 

In this book, it is referred to as “Theraväda'. 


* East Asian Buddhism, where the Chinese 
transmission of Mahayana Buddhism is found: China 
(including Taiwan) except for Tibetan and Mongolian 
areas, Vietnam, Korea, Japan. It also has a minority 
presence among people of Chinese background in 
Indonesia and Malaysia. 

In this book, it is simply referred to as 'Mahayana'. 


* Central Asian Buddhism, where the Tibetan 
transmission of Buddhism, the heir of late Indian 
Buddhism, is found. Here the Mantrayana / Vajrayana 
version of the Mahayana is the dominant form: 

Tibetan areas within contemporary China and India, 
and Tibetan and other areas in Nepal; Mongolia, 
Bhutan, parts of Russia (Buryatia and Kalmykia), and 
now with a resurgence of it among some in Indonesia. 

In this book, it is referred to as 'Vajrayana', though it 
shares many central Mahayana ideas with East Asian 
Buddhism. 


These can be seen as like the three main branches 
of a family. There are 'family resemblances' across all 
three branches, though certain features and forms are 
more typical of, and sometimes unique to, one of the 
three branches. 

Moreover, the ‘family’ is still expanding. Since the 
nineteenth century, with a large boost in the second 
half of the twentieth century, Buddhism has, in many of 
its Asian forms, also been spreading in Europe, the 
Americas, Australia and New Zealand, as well as being 
revived in India. 


30 





Nam Á - Thái Lan, Mién Dién, Campuchia, Lào. BÓ 
phái này có một thiểu số hiện diện ở cực nam của Việt 
Nam, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc (tiếp giáp phía 
bắc của Lào), Malaysia, Indonesia, một số vùng của 
Bangladesh và Ấn Độ và gần đây là ở Nepal. 

Trong quyển sách này, Phát giáo Nam truyền được 
gọi là “7heravãda” (Thượng toa bộ). 


e Phật giáo Đông Á, khu vực hiện diện trường phái 
Phật giáo Đại thừa hệ Hán truyền (Phật giáo Bắc 
truyền): Trung Hoa (ké cả Đài Loan), (trừ khu vực Tây 
Tang, Mông Cổ), Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bán. Phật 
giáo Đông Á cũng có sự hiện diện thiểu số trong số 
những người góc Hoa ở Indonesia và Malaysia. 

Trong quyén sách này, Phật giáo Đông Á được gọi 
đơn giản là “Mahãyãna” (Đại thừa). 


* Phật giáo Trung Á, khu vực hiện diện Phật giáo Tây 
Tạng, hệ kế thừa Phật giáo Án Độ xưa. Ở đây, mô 
thức Mantrayána (Chân ngôn thừa) / Vajrayäna (Kim 
cương thừa) của Đại thừa là hinh thức chủ đạo: - 

các khu vực người Tây Tạng ở Trung Hoa và Ấn Độ 
đương đại và khu vực có người Tây Tạng và các khu 
vực khác ở Nepal; Mông Cổ, Bhutan, một số vùng của 
Nga (Buryatia và Kalmykia) và Bây giờ, với sự hồi sinh 
của hệ phái trong một số khu vực ở Indonesia. 

Trong quyển sách này, chúng ta gọi là "Vajrayana" 
(Kim Cương thừa), mặc dù nó hàm chứa nhiều tư 
tưởng Đại thừa chung với Phật giáo Đông Á. 


Đây có thể được xem như ba nhánh chính của một 
gia tộc. Có “những điểm chung trong gia tộc” trong cả 
ba nhánh, mặc dù có một số đặc điểm và hình thức 
nhất định điển hình hơn và đôi khi là duy nhất đối với 
một trong ba nhánh. 

Hơn nữa, “gia tộc” vẫn đang được mở rộng. Ké từ 
thế kỷ XIX, với sự phát triển mạnh mẽ vào nửa sau của 
thế kỷ XX, Phật giáo, dưới nhiều hình thức của châu Á, 
cũng đã được truyền bá ở châu Âu, châu Mỹ, Úc và 


New Zealand, cũng như được phục hưng ở Án Độ. 








9. Số Phật tử trên thế giới 


Số lượng Phật tử trên thế giới xấp xỉ như sau: Phật 
giáo Theraváda, 150 triệu; Phật giáo Đại thừa Đông Á, 
khoảng 360 triệu; Phật giáo Kim cang thừa, 18 triệu. 
Còn có khoảng 7 triệu Phật tử ngoài châu Á. Tổng 
cộng vào khoảng 535 triệu Phật tử. 

Tuy nhiên, phía Đông Á, các sắc thái của Phật giáo 
cũng được nhiều người tiếp cận, nhưng họ không dứt 
khoát tự nhận là “Phật tử”. 


Peter Harvey 


Chú thích 


1 Theo Pāli; Sanskrit: Siddhartha Gautama. Pali và 
Sanskrit là hai ngôn ngữ Ấn cỗ liên hệ bảo tồn các văn 
bản Phật giáo nguyên thủy. Chúng thuộc cùng một họ 
ngôn ngữ với tiếng Hy- lạp và tiếng Latin, và qua đó có 
mối liên kết với các ngôn ngữ châu Âu. 


2 What the Buddha Thought, London, Equinox, 2009, 
p.vii. 


3 Viét tát là Skt. trong sách này. 





9. The number of Buddhists in the world 


The number of Buddhists in the world is 
approximately as follows: Theravada Buddhism, 150 
million; East Asian Mahayana Buddhism, roughly 360 
million; Vajrayana Buddhism 18 million. There are also 
around 7 million Buddhists outside Asia. This gives an 
overall total of around 535 million Buddhists. 

It should be noted though that, in East Asia, aspects 
of Buddhism are also drawn on by many more who do 
not identify themselves as exclusively 'Buddhist. 


Peter Harvey 


Notes 


1 In Pali, Siddhartha Gautama in Sanskrit. Pali and 
Sanskrit are two related ancient Indian languages, in 
which Buddhist texts were originally preserved. They 
belong to the same family of languages as Greek and 
Latin, and through these have a link to European 
languages. 


2 What the Buddha Thought, London, Equinox, 2009, 
p.vii. 


3 Generally abbreviated in this book as Skt. 


31 





9. SÓ LƯỢNG PHAT TỬ TRÊN THÉ GIỚI 


Số lượng Phát tử trên thế giới xáp xi như sau: Phát 
giáo Thượng tọa bộ (Theravàda) khoảng 150 triệu 
người; Phật giáo Đại thừa (Mahãyãna) Đông Á, khoảng 
360 triệu người; Phật giáo Kim cương thừa (Vajrayana) 
18 triệu người. Ngoài ra còn có khoảng 7 triệu Phật tử 
bên ngoài châu Á. Điều này cho thấy tổng số khoảng 
535 triệu Phật tử. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ở Đông Á, nhiều khía cạnh 
của Phật giáo cũng bị lôi kéo bởi nhiều sắc thái khác, 
nên có những người không tự nhận mình là “Phật tử”. 


PETER HARVEY 


Chü thích 


1 Tiếng Phan là Siddhàrtha Gautama. Pāli và 
Sanskrit là hai ngón ngữ Án có dai có liên quan dén 
bảo tồn các văn bản Phật giáo thời kỳ đầu bằng các 
ngôn ngữ này. Chúng thuộc cùng một họ ngôn ngữ với 
tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh và thông qua các ngôn 
ngữ này, có liên kết với các ngôn ngữ châu Âu. 


2 What the Buddha Thought, London, Equinox, 2009, 
trang vii. 








II. CUOC ĐỜI ĐỨC PHẬT LICH SỬ 


Các đoạn được đánh dấu ‘L.’ trong sách này đề cập 
đến cuộc đời của đức Phật. Về các văn bản mà những 
đoạn này được trích, xin xem phần giới thiệu về các 
đoạn của Thượng tọa bộ (Theraväda) dưới đây. 


1. Niên đại của đức Phật 


Các học giả vẫn chưa đạt được thỏa thuận về niên 
đại chính xác của đức Phật lich sử. Văn hóa An-dó 
chẳng hề quan tâm đến việc ghi lại niên đại chính xác 
như các nền văn hóa Trung Hoa hoặc Hy-La (Graeco- 
Roman), do đó việc xác định niên đại không phải lúc 
nào cũng chính xác. 

Tất cả các nguồn tài liệu đều đồng ý rằng đức Cò- 
đàm (Gotama) đã tám mươi tuổi khi mát (chẳng han 
Digha-nikaya 1.100), và các sử ký Sri Lanka, Đảo Sử 
(Dipavamsa) và Đại Sử (Mahãvamsa), nói rằng khi ấy 
là '218' năm trước khi khởi đầu triều đại của vị hoàng 
dé Phật giáo A-duc (Pāli. Asoka, Sanskrit. Asoka): ‘niên 
biểu đại sü" (long chronology: niên biểu dài, theo truyền 
thuyết Pāli). 


Truyền thống Thượng tọa bộ (Theraväda) ghi nhận lễ 
đăng quang của A-dục là vào năm 326 trước Tây lịch, 
như vậy niên đại của đức Phật là 624-544 trước Tây 
lịch. 

Niên đại này đã được chấp nhận theo truyền thống ở 
Sri Lanka và Đông Nam Á và là cơ sở để tổ chức lễ ky 
niệm 2500 năm Phật Bát-niết-bàn (Pali. parinibbàna, 
Skt. parinirvàna, Niét-bàn vô du, cuối cùng lúc làm 
chung) vào năm 1956/57 và kỷ niệm 2600 năm ngày 
thành đạo (sambuddhatva) vào năm 2011/12. 


Tuy nhiên, những tham chiếu trong các sắc dụ của A- 
dục nhắc đến tên các vị vua Hy-lạp cổ đại làm cho các 
học giả hiện đại phải đặt lễ đăng quang này vào 
khoảng năm 268 trước TL. Theo đó, một số người 
chấp nhận hệ niên biểu đại sử (long chronology) xem 
niên đại của đức Phật là vào 566- 486 trước TL. 

Các nguồn tài liệu Sanskrit được bảo tòn trong tiếng 





INTRODUCTION ON THE 
HISTORICAL BUDDHA 


LIFE OF THE 


The passages marked 'L.' in this book concern the 
life of the Buddha. For the texts that these passages 
are drawn from, see the introduction on the Theravada 
passages, below 


1. The dates of the Buddha 


Scholars are yet to come to an agreement on the 
exact dates of the historical Buddha. Indian culture has 
not been as concerned with recording precise dates as 
have Chinese or Graeco-Roman cultures, so datings 
cannot always be arrived at with accuracy. 

All sources agree that Gotama was eighty when he 
died (e.g. Digha-nikãya 11.100), and the Sri Lankan 
chronicles, the Dipavamsa and the Mahaàvamsa, say 
that this was ‘218’ years before the inauguration of the 
reign of the Buddhist emperor Asoka (Pāli, Sanskrit 
A$oka): the ‘long chronology’. 


The Theravada tradition has seen Asoka's coronation 
as in 326 BCE, making the Buddha's dates 624—544 
BCE. 

These dates have been traditionally accepted in Sri 
Lanka and Southeast Asia and were the basis for the 


celebrations of the 2500!^ anniversary of the Buddha's 
parinibbaàna (Pali, Skt parinirvana; final nirvana, at 


death) in 1956/57 and the 2eooth anniversary of his 
sambuddhatva (awakening / enlightenment) in 2011/12. 


However, references in Asokan edicts to named 
Hellenistic kings have meant that modern scholars 
have put the inauguration at c. 268 BCE. Accordingly, 
some who accept the long chronology see the 
Buddha's dates as 566—486 BCE. 

Sanskrit sources preserved in Chinese and Tibetan 
have a “short chronology’, with the Buddha's death 


32 





GIỚI THIEU VÉ CUOC ĐỜI ĐỨC PHẬT LICH SỬ 


Những đoạn được đánh dấu “L.” trong quyển sách 
này liên quan đến cuộc đời của đức Phật. Xin xem 
phần giới thiệu về các đoạn Thượng tọa bộ 
(Theravaàda), bên dưới với các văn bản mà những 
đoạn này được trích dẫn. 


1. CÁC NIÊN ĐẠI CỦA ĐỨC PHẬT 


Các học giả vẫn chưa đi đến thống nhất về niên đại 
chánh xác của đức Phật trong lịch sử. Văn hóa Ấn Độ 
không quan tâm đến việc ghi lại ngày tháng chính xác 
như các nền văn hóa Trung Hoa hoặc văn hóa Hy-lạp 
và La-mã, Vì vậy, không phải lúc nào cũng có thé xác 
định được niên đại một cách chính xác. 

Tất cả các nguồn tài liệu đều đồng ý rằng đức Cò- 
đàm đã tám mươi tuổi khi Ngài qua đời (ví dụ Kinh 
Trường bộ: Kinh Trường bộ II. 100) và các biên niên sử 
ký Tích Lan, các sử liệu Đảo sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahàvamsa), nói rằng khi đó là "218" năm trước khi 
khánh thành triều đại của hoàng đế Phật giáo tên là A- 
dục (P=S: Asoka): “Niên biểu đại sử.” 


Truyền thống Thượng tọa bộ (Theravãda) đã chứng 
kiến lễ đăng quang của A-dục (Asoka) là vào năm 326 
trước Công nguyên, như vậy đặt niên đại của đức Phật 
là 624-544 trước Công nguyên. 

Những niên đại này đã được chấp nhận theo truyền 
thống ở Tích Lan và Đông Nam Á và là cơ sở cho các 
lễ kỷ niệm 2500 năm ngày Phật nhập niết-bàn vô-dư 
(P=S. pariNirvãna; niết-bàn cuối cùng, lúc qua đời) vào 
năm 1956/57 và kỷ niệm 2600 năm ngày thành Phật 
của Ngài (sambuddhatva: thức tỉnh, giác ngộ) vào năm 
2011/12. 


Tuy nhiên, các tham chiéu trong các hình tướng lệnh 
của thời A-dục nhắc đến tên các vị vua Hy-lap có dai, 
có nghĩa là các học giả hiện đại đã đặt lại lễ đăng 
quang này vào khoảng năm 268 TCN. Theo đó, một số 
người chấp nhận niên biểu đại sử này và xem niên đại 
của đức Phật là vào năm 566-486 TCN. 

Các nguồn tiếng Phạn được lưu giữ bảo tồn bằng 








Hán và Tây Tạng có một 'hệ niên biểu đoản sử” (short 
chronology: niên biểu ngắn, theo truyền thuyết 
Sanskrit) trong đó đức Phật nhập diệt khoảng “100” 
năm trước lễ tức vị của A-dục. Nếu theo đó ta áp dụng 
biên sử Hy-lạp cho lễ đăng quang của A-dục, thì niên 
đại của đức Phật sẽ là 448— 368 trước TL. 


2. Bói cảnh thời dai đức Phật 


Tôn giáo vào khoảng thời gian này ở Án-độ có tính 
chất phức tạp. Đó là hệ tôn giáo được tập thành gồm 
các tục thờ cúng của dân bản địa tiếp nối từ những tín 
ngưỡng và hành trì của tôn giáo Thung lũng Tín-độ 
(Indus Valley) (truy nguyên từ khoảng năm 2500 trước 
TH); 


Bà-la-môn giáo chính thống nỗi trội được thiết lập và 
duy trì bởi các tu tế bà-la-môn (bráhmana) của người 
Arya, và các hệ phái phi chính thống khác của các án 
sĩ khó hanh và các hiền giả du sĩ được gọi là sa-món 
(Pali. samana, Skt. $ramana; nghĩa đen là ‘nhng 
người tinh cần, nhưng ở đây được hiểu là 'những án sĩ 
lánh đời). 


Các bà-la-môn tự cho là tàng lớp cao nhất trong xã 
hội; và nhiều người trong số họ, nhưng không phải là 
tất cả, hoạt động như vị tư tế chính thống. 

Chỉ riêng họ được học các kinh văn khẩu truyền 
thiêng liêng gọi là Vệ-đà ( Veda), thánh điển Bà-la-môn 
giáo,vón tập trung vào các nghi lễ té tự dâng cho nhiều 
vị thần linh; họ đọc thuộc các Chân ngôn (manira) của 
Vệ-đà, và có thể thực hiện các lễ hiến tế thần linh. 


Nhóm các sa-môn bác bỏ thâm quyền của Vệ-đà, từ 
bỏ đời sống gia đình và hệ thống tế tự gắn với nó trong 
Bà-la-môn giáo. Họ từ bỏ công việc bình thường và địa 
vị xã hội để sống bằng khát thực. 

Do lối sống lang thang của mình mà họ trú bên ngoài 
các làng mạc trong các thảo am trong rừng, những địa 
điểm tu tâm, và hình thành các giáo đoàn không ổn 
định quanh những vị thầy đã đề xướng nhiều loại giáo 
lý khác nhau. 

Giống như các bà-la-môn, đối thủ của mình, họ nhận 





‘100° years or so before Asoka's inauguration. If we 
then apply the Greek dating of Asoka's coronation, the 
Buddha's dates would be 448—368 BCE. 


2. Background of the Buddha 


Religion around this time in India was complex in 
character. It was made up of: local indigenous cults 
continued from the beliefs and practices of the Indus 
Valley religion (which went back to c. 2500 BCE); 


the dominant orthodox Brahmanism established and 
maintained by the brahmin priests (brahmana) of the 
Aryan people, and the various non-orthodox sects of 
renunciant ascetics and wandering philosophers known 
as samanas (Pali, Skt $ramana; literally 'strivers', but 
here translated as 'renunciants `). 


The brahmins saw themselves as the highest class in 
Society; and many but not all functioned as orthodox 
priests. 

They alone learned the body of sacred oral texts 
known as the Veda, the sacred scriptures of 
Brahmanism that were centred on sacrificial rituals to 
many gods; they knew its mantras, and could conduct 
sacrifices to the gods. 


The samanas rejected the authority of the Veda, and 
renounced family life and the ritual system associated 
with it in Brahmanism. They gave up normal work and 
social status to live from donated alms-food. 

Their wandering lifestyle made them dwell outside 
the vilages in forest ashrams, places of spiritual 
striving, and formed unstable congregations around 
masters who propounded a diversity of teachings. 

Like the brahmins, their rivals, they received the 
respect from all classes, and their teachings were many 


33 





tiếng Hán và tiếng Tây Tang có “hệ niên biểu đoản sử,” 
với ngày đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm trước khi 
Asoka lên ngôi. Sau đó, nếu chúng ta áp dụng biên 
niên sử Hy-lạp cho lễ đăng quang của A-dục thì niên 
đại của đức Phật sẽ là 448-368 TCN. 


2. BÓI CẢNH THỜI ĐẠI CỦA ĐỨC PHAT 


Tôn giáo vào khoảng thời gian này ở Án Độ có đặc 
điểm rất phức tạp. Đó là hệ tôn giáo được tạo thành từ 
các tôn giáo bản địa truyền từ các tín ngưỡng và thực 
hành của tôn giáo thung lũng sông Ấn (truy nguyên từ 
khoảng năm 2500 TCN). 


Bà-la-môn giáo chính thống thống trị do các thầy tư 
tế Bà-la-món (bráhmana) của người Aryan được thành 
lập và duy trì và các giáo phái phi chính thống khác 
nhau của các ẩn sĩ tu khổ hạnh và các hiền giả du sĩ 
được goi là các sa-môn (P. Samana, S. Sramana; 
nghĩa đen là “những người tinh cần,” nhưng ở đây, 
được dich là “những án sĩ lánh đời”). 


Những người Bà-la-món tự cho ho là tàng lớp cao 
nhất trong xã hội và nhiều trong số họ, nhưng không 
phải tất cả, đều hoạt động như những vị tư tế chính 
thống. 

Chỉ riêng họ được học phần thân của các kinh văn 
khẩu truyền thiêng liêng được gọi là Vệ-đà (Veda), 
thánh điển của Bà-la-môn giáo, vốn tập trung vào các 
nghỉ lễ hiến tế cho nhiều vị thần linh; họ đọc thuộc các 
câu chân ngôn, thân chú (mantra) trong kinh sách Vé- 
dà dó và có thé tién hành các buói lé hién té thàn linh. 


Những vị sa-món (Samana) bác bó thám quyền của 
Vệ-đà và từ bỏ cuộc sông gia đình và hệ thống nghi lễ 
tế tự gắn liền với nó trong Bà-la-môn giáo. Họ đã từ bỏ 
công việc bình thường và địa vị xã hội để sống bằng 
khất thực. 

Lối sống lang thang khiến họ phải trú bên ngoài các 
ngôi làng trong các thảo am trong rừng, nhửng điểm tu 
tâm và hình thành các giáo đoàn không Ôn định xung 
quanh các thầy đã truyền bá đa dạng nhiều loại giáo 
pháp khác nhau. 








được sự tôn trọng từ tất cả các tång lớp, và giáo lý của 
họ rât nhiêu và đa dạng. 


Giai đoạn này chứng kiến sự hình thành các nước 
cộng hòa, vương quốc và đế quốc mới, sự phát triển 
của các đô thị đại đồng như Kapilavatthu (Ca-tì-la-vệ), 
Rajagaha (Vương xá), Savatthi (Xá-vệ) và Ujjent, và sự 
trỗi dậy của một kiểu đời sống mới được tô chức xung 
quanh các trung tâm đô thị này. 

Một lượng lớn người dân sóng trong các thành phó 
này hoặc đã cắt đứt hoặc bất mãn với các nguồn thế 
giới quan xưa cũ. Họ đi tìm kiếm các hướng mới cho 
những mối quan tâm tôn giáo của mình và nhiều khát 
khao hiểu biết. 

Cả các trí giả liên hệ với Bà-la-món giáo, những 
người phô diễn tư tưởng của mình trong các văn bản 
mang tính biểu tượng và thần bí được gọi là Áo Nghĩa 
Thư (Upanisad), lẫn các đối thủ của họ, các sa-món, 
đã đáp ứng tình huống mới này bằng cách dẫn đạo 
những phong trào trí thức và tôn giáo cấp tiến. 


Trong bối cảnh này, ở bắc Án, con trai của một quân 
vương đã khước từ di sản thế tục, và sau sáu năm 
ròng nỗ lực tầm đạo, đã tự tuyên bố một cách thuyết 
phục rằng mình là 'Phật' của thời này. 

Chính Ngài đã khởi xướng những gì được biết là 
Phật giáo, một tôn giáo trung đạo giữa việc theo đuổi 
dục lạc và một đời sống ép xác khổ hạnh, 

không chú trọng đến việc làm hài lòng các vị thần 
qua hiến tế, và cũng không hứa hẹn một cuộc sống 
sung túc trong dục lạc, cũng như không theo đuổi chủ 
trương khổ hạnh cực đoan được hành trì bởi một số 
sa-môn xem đó là con đường làm chủ thân thể và các 
dục vọng một cách khắc nghiệt. 


3. Y nghĩa từ ngữ 'Phật 


Ban đầu, 'Phật (buddha) là một khái niệm giữa các 
nhóm các sa-môn (samana), mặc dù vào thời đức 
Phật, nó đã được chấp nhận trong nền triết học-tôn 
giáo lớn hơn của Án-độ. 

Trong tiếng Pali và Sanskrit, từ buddha có nghĩa là 





and varied. 


This period saw the establishment of new republics, 
kingdoms | and empires, the development of 
cosmopolitan cities like Kapilavatthu, Rãjagaha, 
Sāvatthī and Ujjen, and the emergence of a new 
lifestyle organized around these urban centres. 

A large number of people living in these cities were 
either cut off from or dissatisfied with the old sources of 
worldviews. They were seeking new orientations to 
their religious concerns and there was much intellectual 
curiosity. 

Both the sages connected with Brahmanism, who 
expressed their ideas in symbolic and mystical texts 
known as Upanisads, and their rivals the samanas, 
responded to this new situation by leading radical 
intellectual and religious movements. 


In this context, in northern India, the son of a ruler 
gave up his worldly heritage and, after six long years of 
spiritual striving, convincingly declared himself the 
'Buddha' of the age. 

It was he who introduced what has come to be known 
as Buddhism, a religion that was a middle way between 
a materialistic pursuit of sensual pleasures and a life of 
ascetic self-denial. 

It was neither focused on pleasing the gods through 
sacrifice, so ensuring a life rich in sensual pleasures, 
nor on pursuing the kind of extreme asceticism 
practised by some samanas as a way to forcefully 
master the body and its desires. 


3. The meaning of the term ‘Buddha’ 


Originally, ‘buddha was a concept among the 
samanas, though by the time of the Buddha it had 
become accepted in the larger religio-philosophy of 
India. 

The Pāli 


and Sanskrit word buddha means 


34 





Giống nhu các người tång lớp Bà-la-môn, các đối thủ 
của họ, họ nhận được sự tôn trọng từ mọi tâng lớp và 
các giáo pháp của họ rât nhiêu và đa dạng. 


Thời kỳ này chứng kiến sự thành lập của các nước 
cộng hòa, vương quốc và đế chế mới, sự phát triển 
của các đô thị quốc té như Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), 
Rájagaha (Vương Xá), Savatthi (Xá-vệ) và Ujjeni và sự 
xuất hiện của một lối sống mới được tổ chức xung 
quanh các trung tâm đô thị này. 

Một số lượng lớn người dân sống ở những đô thị này 
hoặc đã cắt đứt hoặc không hài lòng với các nguồn thế 
giới quan xưa cũ. Họ đang tìm kiếm những định hướng 
mới cho những mối quan tâm tôn giáo của họ và họ 
khao khát trí tuệ. 

Cả các trí giả có liên hệ với Bà-la-môn giáo, những 
người đã bày tỏ ý tưởng của họ trong các văn bản biểu 
tượng và thần bí được gọi là Áo nghĩa thư (Upanisad) 
và các đối thủ của họ là sa-môn (Samana), đã đáp ứng 
với tình hình mới này bằng cách lãnh đạo các phong 
trào trí thức và tôn giáo cấp tiến. 


Trong bối cảnh đó, ở miền bắc Án Độ, con trai của vị 
quân vương đã từ bỏ di sản thế tục của mình và sau 
sáu năm ròng rã tầm đạo, đã tuyên bố một cách thuyết 
phục mình là “bậc Giác ngộ” (Buddha, Phật) của thời 
đại này. 

Chính Ngài là người đã khởi xướng cái mà người ta 
biết đến là Phật giáo, một tôn giáo trung đạo giữa 
đường lối vật chất theo đuổi thú vui nhục dục và một 
cuộc sống ép xác khổ hạnh. 

Phật giáo không chú trọng đến việc làm hài lòng các 
thần thông qua việc hiến tế, cũng không hứa hẹn đảm 
bảo một cuộc sống giàu có sung túc trong thú vui nhục 
dục, cũng không theo đuổi chủ trương khổ hạnh cực 
đoan được một số vị sa-môn (Samana) cưỡng ép hành 
trì khắc nghiệt nhằm làm chủ thân thể và dục vọng. 


3. Y NGHĨA CỦA THUAT NGỮ *PHAT" (BUDDHA) 


Ban đầu, “Phật” (Buddha) là một khái niệm trong giới 
sa-môn (Samana), mặc dù vào thời đức Phật, khái 
niệm này đã được chấp nhận trong triết học tôn giáo 
lớn hơn của Án Độ. 

Từ Phát (Buddha) trong tiếng Pāli và tiếng Phan có 








'thức tinh' — thức tỉnh khỏi giác ngủ của những ô nhiễm 
u mê, và thức tỉnh đối với bản chất chân thực của thực 
tai — hay ‘vi giác ngô’. ] 

Cách düng cüa nó trong ván hoc Án-dó nhám chi cho 
các nhân vật trong một pham vi bao quát, từ hàng có 
học đến những cá nhân hiếm có đã thành tựu tué quán 
giải thoát. 

Phật giáo sử dụng từ này theo nghĩa thứ hai, chỉ cho 
cá nhân vô ngã hiếm có, đã thể nhập trực tiếp vào chất 
chân thật của thực tại, thành tựu bát thoái chuyển giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi, cùng những khổ đau hệ 
lụy. 


Phật tử sử dụng từ ngữ Phật trong phạm vi các 
nghĩa liên hệ: 


e Y nghĩa chính của nó là dé cập đến 'đức Phật, vị 
sáng lập Phật giáo, Siddhattha Gotama (Pali, Skt. 
Siddhärtha Gautama), còn được goi là Sakyamuni 
(Pali, Skt. Sakyamuni: Thích-ca Máu-ni), án sĩ dòng họ 
Sakya / Sàkya. 

Sau khi giác ngó, Ngài tró thành mót vi dao su; trao 
truyền đến mọi người những gì Ngài dà tự thân khám 
phá. 

Là vị khai phá và là vị thầy của chân lý giải thoát, 
Ngài là một sammà-sambuddha (Pali, Skt. samyak- 
sambuddha, chánh đẳng chánh giác), một vị Phật đã 
giác ngộ viên mãn, thành tựu giới đức và trí đức của 
mình như là thành quả cứu cánh qua nhiều tiền kiếp tu 
tập. 


Từ Phát, tự bản thân, điển hinh chỉ cho các vị đã giác 
ngộ viên mãn như vậy. Các Ngài giảng day Pháp (Pali. 
Dhamma, Skt. Dharma), từ ngữ có nghĩa đại khái là 
'Mô thức Căn bản' của vạn hữu, trong thực tế có nghĩa 
là lời dạy của một vị Chánh đẳng chánh giác, bản chất 
của thực tại như Ngài đã chứng ngộ, và đạo lộ mà 
Ngài chỉ điểm. 


+ Các vị Chánh đẳng chánh giác khác của những 
kiép quá khứ và tuong lai, cũng khám phá và truyền 





'awakened one' — awakened from the sleep of the 
deluding defilements, and awakened to the true nature 


of reality — or 'enlightened one'. 

Its usage in Indian literature identifies a broad 
spectrum of persons, from the learned to those rare 
individuals who have achieved liberating insight. 

The Buddhist use of the term is in the latter sense, as 
referring to those exceptional selfless individuals who, 
with a direct penetration into the true nature of reality, 
have irrevocably reached release from the cycle of 
birth, death and rebirth, along with its attendant pains. 


Buddhists use the term buddha in a range of related 
senses: 


* Its primary meaning is to refer to ‘the Buddha’, the 
founder of Buddhism, Siddhattha Gotama (Pāli, Skt 
Siddhartha Gautama), also known as Sakyamuni (Pāli, 
Skt Šãkyamuni), the sage of the Sakyan / Šäkyan 
people. 

Following his awakening / enlightenment, he became 
a teacher, sharing with others what he had discovered 
for himself. 

As a discoverer and teacher of liberating truth, he 
was a sammã-sambuddha (Pāli, Skt  samyak- 
sambuddha), a perfectly awakened Buddha, who 
attained his virtues and wisdom as the end-product of 
many past lives of spiritual striving. 


The term Buddha, on its own, typically refers to such 
perfectly awakened Buddhas. They teach the Dhamma 
(Pali, Skt Dharma), a term which means something like 
the 'Basic Pattern' of things, and which in practice 
means a perfectly awakened Buddha's teachings, the 
nature of reality as seen by him, and the path he 
teaches. 


* Other sammà-sambuddhas of previous and future 
eons, who likewise discover and teach the Dhamma at 
times when it is lost to human society. 


35 





nghĩa là “người dà thức tỉnh,” người dà thức tỉnh khói 
giâc ngủ của những phiên não u mê và đã thức tỉnh vê 
bản chát thực của thực tai! hay còn goi là “đắng giác 
ngộ.” 

Việc sử dụng thuật ngữ này trong văn học Án Độ 
nhằm xác định nhiều người, từ những người uyên bác 
đến những cá nhân hiếm hoi đã đạt được trí tuệ giải 
thoát. 

Việc sử dụng thuật ngữ này theo nghĩa thứ hai của 
Phật giáo, dé chỉ những cá nhân phi ngã hiểm có, 
những người, với sự thâm nhập trực tiệp vào bản chát 
thực sự của thực tại, dà giải thoát khỏi vòng sinh, tử và 
tái sinh luân hồi, cùng với những khó đau hé luy. 


Các tín đồ Phật giáo sử dụng thuật ngữ Phật 
(buddha) với một loạt nghĩa liên quan: 


* Y nghĩa chính của nó là dé chỉ “đức Phật,” vi sáng 
lập ra Phật giáo, Tát-dat-da Có-dàm (P. Siddhattha 
Gotama, S. Siddhàrtha Gautama), cón duoc goi là 
Thích-ca Máu-ni (P. Sakyamuni, S. Sakyamunti), nhà 
hiền triết của dòng ho Thích-ca (Sakya), dân tóc 
Sakya. 

Sau khi thức tỉnh, giác ngộ, Ngài trở thành vị đạo sư, 
chia sẻ với những người khác những gì chính bản thân 
Ngài đã khám phá được. 

Là người khám phá và là đạo sư về chân lý giải 
thoát, Ngài là một bậc Chánh đẳng Chánh giác (P. 
sammà-sambuddha, S. samyak-sambuddha), vị Phật 
toàn giác, người đã đạt được những giới đức và trí tuệ 
của mình như là kết quả của nhiều kiếp tinh tấn tu tập 
trong quá khứ. 


Thuật ngữ Phật thường dùng để chỉ những vị Phật 
toàn giác như vậy. Các Ngài đã giảng dạy Pháp (P. 
Dhamma, S. Dharma), một thuật ngữ có nghĩa là một 
thứ gì đó giống như “Mô thức cơ bản” của sự vật và 
trong thực tế, nó có nghĩa là một lời dạy của vị Phật 
toàn giác, bản chất của thực tại mà Ngài đã chứng ngộ 
và con đường mà Ngài đã chỉ điểm. 


e Các Chánh dáng Chánh giác (P. sammä- 
sambuddha, S. samyak-sambuddha) khác của các đời 
trước và vị lai, những người cũng khám phá và giảng 








day Pháp vào thời đại mà pháp bién mát trong xã hội 
loài người. 


e Chu dé tử giác ngộ của vị sammã-sambuddha, 
những vị mà, giống như chư Phật, đã giải thoát khỏi 
vòng sanh tử. 

Đó là các vị savaka-buddha (Pali, Skt. $ravaka- 
buddha), thanh văn giác (đệ tử giác ngộ), còn được gọi 
là A-la-hán (Pāli. arahant, Skt. arhant). Trình độ trí tuệ 
và thần lực của các vị này thấp hơn trình độ của vị 
sammã-sambuddha. 


e Độc giác (Pāli. pacceka-buddha, Skt. pratyeka- 
buddha: Bích-chi-phát), xuất hiện vào thời không có 
sammä-sambuddha thuyết pháp. 

Các Ngài tu chứng trí tuệ giải thoát tương đồng với 
các vị chánh đẳng chánh giác, nhưng chẳng thiết lập 
một truyền thừa giáo pháp mới, mà chỉ dạy kẻ khác 
trong phạm vi hạn hẹp. 


e Trong phong trào Đại thừa, được phát triển từ thế 
kỷ thứ nhất trước Tây lịch, còn có ý niệm về chư Phật 
Chánh đẳng Chánh giác của vô lượng thế giới hệ khác 
trải khắp vũ trụ bao la. Một số chư Phật xuất hiện trong 
các giới hệ tầm thường như thế giới của chúng ta. 

Một số chư Phật khác xuất hiện trong các cõi Phật 
cực lạc Tịnh Độ, được hóa hiện bởi đức Phật ngự tại 
đó. Người ta cho rằng có thể tiếp xúc với chư Phật 
Tịnh độ này trong thiền định, trong chiêm bao, hay 
trong các thọ hiện. Các vị ấy hiện đang thuyết pháp, 
đồng thời tín giả có thể cầu vãng sanh về cõi giới của 
các vị ấy. 


* Chu Phật Tịnh độ được xem là có khả năng thị hiện 
các hóa thân trong cõi trân này, chăng han như Ban- 
thiên Lạt-ma (Panchen Lama) của Tây Tạng. 


Bản chất giác ngộ của một vị chánh đẳng chánh giác, 





* Awakened disciples of a samma-sambuddha, who 
have, like them, attained release from the cycle of birth 
and death. 

These are sãvaka-buddhas (Pali, Skt $ravaka- 
buddha), disciple-awakened ones, also known as 
arahants (Pali, Skt arhan). The extent of their 
knowledge and powers is less than that of a samma- 
sambuddha. 


e Solitary-buddhas (Pāli pacceka-buddha, Skt 
pratyeka-buddha), who arise at a time when there is no 
sammā-sambuddha to teach the Dhamma. 

They develop the same level of liberating wisdom as 
them, but only teach others to a limited extent, not 
founding a new tradition of teaching Dhamma. 


* In the Mahayana movement, which developed from 
the first century BCE, there is also the idea of samyak- 
sambuddhas of innumerable other world-systems 
spread throughout the vastness of the universe. Some 
are seen as in ordinary worlds similar to our own. 

Others are seen as in celestial Buddha-fields or Pure 
Lands, created by their presiding Buddha. It is held that 
these celestial Buddhas can be contacted in 
meditation, dreams and visions, and give teachings, 
and their devotees can seek rebirth in their realms. 


* The celestial Buddhas are seen as able to produce 
recognized earthly incarnations, such as the Panchen 
Lama of Tibet. 


The enlightened nature of a perfectly awakened 
36 





dạy Pháp (Dhamma) vào những thời diém Pháp 
(Dhamma) bi bién mát trong xã hội loài người. 


* Các dé tü dà dat giác ngó cüa vi Chánh dáng 
Chánh giác (P. sammaà-sambuddha), những nguoi 
cũng nhu chu Phật, đã dat được sự giải thoát khỏi 
vòng sinh tử. 

Đây là những vị Thanh Văn giác (P. sãvaka-buddha, 
S. $ravaka-buddha), những Vi dé tử giác ngộ, còn 
được gọi là những vi A-la-hán (P. arahant, S. arhani). 
Trình độ trí tuệ và quyền năng thần lực của họ thấp 
hơn so với vi Chánh đẳng Chánh giác (P. samma- 
sambuddha). 


* Các Phật Độc giác (P. pacceka-buddha, S. 
pratyeka-buddha, Bích-chi-Phật), những vi xuất hiện 
vào thời điểm không có vị Chánh đẳng Chánh giác (P. 
sammã-sambuddha) nào thuyết Pháp. 

Các Ngài phát triển tu chứng cùng một trình độ trí tuệ 
giải thoát như Các Chánh Đẳng Chánh Giác, nhưng chỉ 
dạy người khác trong một phạm vi hạn chế, mà không 
sáng lập một trường pháp mới để truyền thừa giáo 
pháp mới. 


* Trong phong trào Đại thừa, đã được phát triển từ 
thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, cũng có ý niệm về 
các Phật Chánh đẳng Chánh giác, samyak-sambuddha 
của vô lượng thế giới khác lan trải khắp vũ trụ bao la. 
Một số vị được xem như xuất hiện trong thế giới bình 
thường tương tự như thế giới của chúng ta. 

Những vị khác được xem như xuất hiện trong các 
Phật trên các cõi Phật hoặc Tịnh độ, các cõi được tạo 
ra bởi đức Phật ngự tại đó. Người ta cho rằng những vị 
Phật trên các cõi Phật này có thể được tiếp xúc trong 
thiền định, trong những giác mơ và hay trong các thị 
kiến và ban dạy các vị giáo pháp và những tín giả của 
các Ngài có thể cầu vãng sinh về trong cảnh giới của 
các Ngài. 


* Các Phật trong các cõi Phật được xem là có thé thị 
hiện các hóa thân trong cõi trần thế này, chẳng hạn 
như Ngài Ban-thiền Lat-ma (Panchen Lama) của Tây 
Tạng. 


Bản chất giác ngộ của vị Phật toàn giác, hay Phật 








tức Phật tính, được xem như đồng nhất với thực tại tối 
thượng, tức Niết- bàn (Pāli. nibbàna, Skt. nirvàna), vượt 
ngoài sự tất cả sanh tử và dau khó của thé gian hữu vi 
và tạm bo. 

Sự đồng nhất này có lẽ khiến các cộng đồng Phật 
giáo sơ kỳ chỉ biểu tượng đức Phật bằng các hình ảnh 
tượng trưng, và trong nhiều thế kỷ đã không mạo muội 
biên soạn truyện ký toàn diện về đức Phát. 

Thời gian qua đi, ý niệm về Phật tánh và chư Phật 
được triển khai, thường dẫn đến những ý niệm cao 
siêu và vi tế hơn về bản tánh của Phật quả. 


4. Các tôn hiệu của Phật 


Những phẩm tánh của đức Phật, vốn là những cảm 
hứng phát khởi tín tâm nơi Ngài, được diễn tả bằng 
một loạt những tôn hiệu xưng tụng Ngài. Một số trong 
đó diễn tả những phẩm tánh con người như tâm từ, 
tâm bị, và trí tuệ của Ngài. 

Một số tôn hiệu chú trọng các phẩm chất mà nếu 
không như thế thi các phẩm chất áy có lẽ vẫn không hà 
được chú trọng. Một số đề cập đến dòng họ và danh 
tánh. Một số cho thấy các phương diện phi thường và 
tự tánh hy hữu của Ngài. 


Một số tôn hiệu xác định Đức Phật đã đạt được sự 
toàn hảo trong tất cả các lĩnh vực. Trí tuệ của Ngài viên 
mãn, cũng vậy sắc thân và tư thái. 

Trong một số trường hợp, các tôn hiệu này chỉ rõ 
đức Phật là vô đẳng đẳng, không ai sánh bằng. Thần 
lực siêu nhân được biểu hiện bằng nhiều tôn hiệu 
thường tạo cơ sở cho sự sùng kính. 


Trong số nhiều tôn hiệu, tôn hiệu Phật (buddha) 
thường được dùng nhất. Thậm chí nghe thấy từ này 
cũng khiến mọi người hoan hỷ. 


Tôn hiệu bhagavã, đắng 'Phước huu'? hay ‘Thé Tôn, 
truyền đạt ý nghĩa về vị tôn chủ nhân từ đầy phẩm tánh 
thiện hảo. 

Đây là từ thường dùng nhất dé đề cập đến đức Phật 





Buddha, their Buddha-ness, is seen as identical with 
the highest reality, nirvana (Pali nibbàna, Skt nirvana), 
that which lies beyond all rebirth and the sufferings of 
the conditioned, temporal world. 

This identification perhaps caused the early Buddhist 
communities to use only impersonal and symbolic 
representation of the Buddha, and for several centuries 
discouraged composing a comprehensive biography of 
the founder. 

Over time, ideas about the nature of the Buddha and 
Buddhas have evolved, often leading to more elevated 
or refined ideas about the nature of Buddhahood. 


4. Epithets of the Buddha 


The Buddha's many qualities, as inspirations to faith 
in him, are expressed in a range of epithets applied to 
him. Some of these express particular human qualities 
such as his compassion, kindness, and wisdom. 

Some emphasize aspects of him that might otherwise 
remain unemphasized. Some refer to his lineage and 
name. Some reveal his extraordinary aspects and 
marvellous nature. 


Some epithets define the Buddha as having attained 
perfection in all domains. His wisdom is perfect, as are 
his physical form and manner. 

In some cases the epithets indicate that the Buddha 
was without equal. The superhuman aspect expressed 
in several epithets often has laid the foundation for 
deep devotion. 


Among the many epithets, buddha was the favourite. 
Even hearing the word caused people to rejoice. 


The epithet bhagavā, ‘blessed one"? or 'exalted one’, 
conveys a sense of beneficent lordship in one full of 
good qualitieslt is the most commonly used word 
referring to the Buddha in the canonical texts. 

The word tathāgata, ‘thus come’ or ‘thus gone’ (see 


37 





tính, được xem là đồng nhất với thực tại cao nhất, tức 
là niết-bàn (P. nibbãna, S. Nirvàna), vượt ngoài mọi sự 
tái sinh và khổ đau của thế gian giả tạm. 

Sự đồng nhất này có lẽ đã khiến các cộng đồng Phật 
giáo thời đầu chỉ sử dụng hình ảnh tượng trưng và phi 
nhân cách của đức Phật và trong nhiều thế kỷ đã 
không khuyến khích việc biên soạn tiểu sử đầy đủ về 
người sáng lập. 

Trải qua thời gian, những ý niệm về Phật tánh và các 
Phật đã được phát triển, thường dẫn đến những ý niệm 
cao siêu hoặc tinh tế hơn về bản chất của Phật quả. 


4. CÁC DANH HIEU CỦA ĐỨC PHAT 


Nhiều phẩm tánh của đức Phật, như những nguồn 
cảm hứng phát khởi tín tâm nơi Ngài, được thể hiện 
trong một loạt các danh hiệu xưng tôn Ngài. Một số 
trong số danh hiệu này thể hiện những phẩm chất đặc 
biệt của con người như tâm từ, tâm bi và trí tuệ của 
Ngài. 

Một số danh hiệu nhắn mạnh các khía cạnh của Ngài 
mà nếu không vậy thì có thể phẩm chất đó vẫn chưa 
được nhắn mạnh. Một số danh hiệu đề cập đến dòng 
dõi và danh tánh của Ngài. Một số danh hiệu tiết lộ 
những khía cạnh phi thường và tự tánh kỳ diệu của 
Ngài. 


Một số danh hiệu xác định đức Phật đã đạt được sự 
hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Trí tuệ của Ngài là viên 
mãn, hoàn hảo, sắc thân và phong thái của Ngài cũng 
như vậy. 

Trong một số trường hợp, các danh hiệu này đề cập 
tên đức Phật vô dáng dáng, không ai sánh bằng. Khía 
cạnh siêu phàm được thể hiện trong một số danh hiệu 
thường đặt nền tảng cho sự sùng kính sâu sắc. 


Trong số rất nhiều danh hiệu, Phật (Buddha) là danh 
hiệu được yêu thích nhất. Thậm chỉ chỉ nghe thấy từ đó 
cũng đã khiến mọi người vui mừng. 

Danh hiệu Thế Tôn (bahagava), "bác có ân đức”2 
hoặc “bậc được tôn vinh,” truyền tải cảm giác vị tôn 
chủ nhân từ với đầy đủ các phẩm chất tốt. Đây là từ 
được sử dụng phổ biến nhất để chỉ đức Phật trong các 








trong các văn bản chánh kinh. Từ tathāgata, Như Lai 
(xem *L.20), có một trường nghĩa mơ hồ và bí án, 
nhưng hàm ý sự hòa điệu của đức Phật với bản tánh 
của thực tại (nó “như” là nó). 


Từ này thường được sử dụng khi Phật đề cập đến 
chính Ngài hoặc các vị giác ngộ như Ngài nói chung. 
Tôn hiệu satthà devamanussãnam, “Thiên Nhân Su’, vi 
Thầy của chư thiên và nhân loại, nêu rõ đức Phát là vi 
cứu giúp mọi loài thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

Ngài giống như một vị hướng đạo sư hướng dẫn 
đoàn lữ hành băng qua vùng hoang mạc, đưa chúng 
đến một miền đất an toàn (chỉ cho Niết-bàn). 

Tôn hiệu anuttaropurisa-damma-sarathi, Vô Thượng 
Trượng Phu Điều Ngự Sỹ, vị huấn luyện và đánh xe 
siêu đẳng của loài người, mô tả các thiện xảo của đức 
Phật thuần hóa những hạng khó thuần hóa; như việc 
thuần hóa kẻ sát nhân Angulimàla (*L.45), và con voi 
Nalagiri (*L.44). 


Sakya-muni, 'Thích-ca Máu-ni', án sĩ dòng họ Sakya, 
dé cập đến gia tộc của Ngài trong loài người. Tôn hiệu 
mahã-purisa, Đại Nhân’, tức người có thân với 32 
tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thể hiện tính chất phi phàm và 
những phẩm tánh tốt đẹp của Ngài được tu tập trong 
các đời quá khứ (”L.38). 


Các danh hiệu của đức Phật, ngoài việc chiếm vị trí 
trung tâm trong sự sùng kính của Phật tử, còn được đề 
cập trong niệm tưởng gọi là niệm Phật (buddhãnussaifi: 
*Th.134). Hình thức tùy niệm này, giống. như hết thảy 
các tu tập thiền quán của Phật giáo, đều nhằm mục 
đích tu luyện và thanh tịnh tâm. 

Đó là một phương pháp quán tưởng, một cách tái 
hiện hình ảnh đức Phật. Quán tưởng Phật bằng cách 
chiêm niệm các danh hiệu của Ngài rất quan trọng 
trong tất cả các truyền thống Phật giáo. 





*L.20), has an aura of ambiguity and mystery, but 
implies the Buddha's attunement to the nature of reality 
(what is 'thus"). 


It is often used when the Buddha refers to himself or 
to awakened ones like him in general. The epithet 
satthà deva-manussànam, 'teacher / guide of gods and 
humans’, shows the Buddha as one who helped others 
to escape from the cycle of death and rebirth. 

He is like a leader who guides a caravan of travellers 
across a wilderness, getting them to reach a land of 
safety (representing nirvana). 

The epithet anufaro  purisa-damma-sarathi, 
'unsurpassed leader of persons to be tamed', describes 
the Buddha's skills in taming those difficult to be tamed; 
his taming of the murderer Angulimala (*L.45), and the 
elephant Nalagiri (*L.44) were often highlighted. 


Sakya-muni, sage of the Sakyans, refers to his 
human lineage. The epithet mahã-purisa, ‘great man’, 
whose body is endowed with thirty-two major and 
eighty minor characteristics, expresses his extra- 
ordinary character and good qualities developed in past 
lives (*L.38). 


The epithets of the Buddha, in addition to having a 
central place in Buddhist devotion, are featured in the 
meditation known as the recollection of the Buddha 
(buddhànussati: *Th.134). This form of meditation, like 
all Buddhist meditational practices, aims at the training 
and purification of the mind. 

It is a technique of visualization, a way of recovering 
the image of the Buddha. Such visualization of the 
Buddha by contemplation of his epithets has been 
important in all Buddhist traditions. 


38 





văn bản kinh dién. 

Từ Nhu Lai (Tathágata), “bậc đã đến như vậy” hoặc 
"bác đã di như vậy” (xem *L.20), có một luồng khí mơ 
hồ và bí án, nhưng ngụ ý sự chú ý của đức Phật đối 
với bản chất của thực tại (như vậy). 


Danh hiệu này thường được sử dụng khi đức Phật 
nói đến chính Ngài hoặc cho những bậc đã giác ngộ 
như Ngài nói chung. Biểu tượng Thiên Nhân sư (satthà 
deva-masussãnam), “người thầy / người hướng dẫn 
của vị trời và nhân loại, nêu rõ đức Phật là người đã 
giúp mọi loài thoát khỏi vòng luân hồi tử sinh. 

Ngài giống như một nhà lãnh đạo hướng dẫn một 
đoàn lữ hành băng qua một vùng hoang dã, đưa họ 
đến một vùng đất an toàn (diễn tả là niét-bàn). 

Danh hiệu Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu 
(anuttaro purisa-damma-sãrathi), “nhà lãnh đạo xuất 
chúng của những người cần được hóa độ,” mô tả các 
kỹ năng của đức Phật trong việc giáo hóa những người 
khó giáo hóa; Sự giáo hóa của Ngài đối với kẻ sát 
nhân Angulimala (*L.45) và con voi Nalagiri (”L.44) 
thường được nhắn mạnh. 


Thích-ca Mâu-ni (Sakya-muni), nhà hiền triết của 
dòng tộc Thích-ca (Sakya), đề cập đến dòng dõi gia tộc 
của Ngài trong loài người. Danh hiệu bậc vĩ nhân 
(Mahà-purisa), “bậc vĩ đại,” có thân thé được ban tặng 
ba mươi hai tướng tốt chính và tám mươi tướng tốt 
phụ, thể hiện tính cách phi thường và những phẩm 
chất tốt đẹp của Ngài được phát triển trong các tiền 
kiếp (*L.38). 


Các danh hiệu của đức Phật, ngoài việc có vị trí 
trung tâm trong lòng sùng kính của Phật tử, còn được 
đề cập đến trong thiền định được gọi là hồi tưởng về 
đức Phật hay niệm Phật (buddhanussati *Th.134). 
Hinh thức thiền này, giống nhu tất cả các tu tập hành 
trì thiền định của Phật giáo, đều nhằm mục đích tu 
luyện và thanh lọc tâm trí. 

Đó là một phương pháp quán tưởng, một cách tái 
hiện hình ảnh của đức Phật. Quán tưởng về đức Phật 
bằng cách chiêm niệm các danh hiệu của Ngài như vậy 
là điều quan trọng trong tất cả các truyền thống Phật 
giáo. 








5. Cuộc đời đức Phật 


Trong khi người ta tranh luận về niên đại của đức 
Phật, thì lại chẳng có tranh luận nào về tồn tại hiện 
thực của Ngài. Con người cách tân và lôi cuốn này, 
được biết dưới danh hiệu sa-món Gotama (Pāli. 
samana Gotama, Skt. $ramana Gautama), đã du hành 
dọc theo các vùng đồng bằng sông Hằng ở phía bắc Và 
đông bắc Án, dẫn dắt một cộng đồng tôn giáo bao gồm 
các nam, nữ tu sĩ và nam, nữ cư sĩ. Đức Có-dàm 
(Gotama) sinh ra ở thành bang của người Sakya, là 
con của một trưởng lão được bầu làm người cai trị nơi 
này. 

Ngài sau đó được xem như một “hoàng tử”, với cha 
mình là một 'vi vua'. Thành bang này, mà đô thành là 
Kapilavatthu (Skt. Kapilavastu, Ca-tì-la-vệ), thuộc vùng 
đồng bằng phía bắc sông Hằng, ngay dưới chân rặng 
Hy-mã-lạp sơn, nằm trong vùng biên giới Án-dó hiện 
nay tiếp giáp Nepal. 


Các đoạn văn tản mạn trong những kinh điển sơ kỳ 
tập trung vào những sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
của Ngài. Những đoạn này sau đó được đan dệt, tô vẽ 
và thêm thắt trong những bản tiểu sử mang tính ngụ 
ngôn càng lúc càng nhiều, dù rằng ngay cả những 
đoạn sơ kỳ cũng có chứa một số chi tiết thần ky và kỳ 
diệu (nhu trong *L.1). 

Cha của Ngài là Tinh Phan (Pāli. Suddhodana, Skt. 
Suddhodana), người tri vi một thành bang nhỏ và me là 
Ma-da phu nhân (Mahamaya; *L.3-4). 


Vào thời điểm Ngài nhập thai, phu nhân mơ thấy một 
con voi trắng cát tường đi vào bên hông. Khi thời sanh 
nở gần đến, lúc du hành về quê ngoại, phu nhân đã hạ 
sinh trong khu rừng Lumbini, khi dang đứng vươn tay 
phải nắm lấy cành cây. 

Hài nhi sơ sinh đứng dậy một cách kỳ diệu, bước di 
bảy bước, và tuyên bố răng đây là lần thọ sinh cuối 
cùng của mình, và nói nhất định sẽ thành Phật ( *L.1). 


Vài ngày sau, tiên A-tư-đà (Asita), một án sĩ già, đến 
xem tướng hài nhỉ và tiên đoán rằng Ngài sẽ thành 
Phật, nếu Ngài quyết định từ bỏ vương cung và xuất 





5. The life of the Buddha 


While there is debate over the Buddha's dates, there 
is no debate over his actual existence. This innovative 
and charismatic person, known as samana Gotama 
(Pali, Skt $ramana Gautama), wandered along the 
plains of the river Ganges in the north and north- 
eastern parts of India, leading a religious community 
consisting of monks, nuns, laymen and laywomen. 
Gotama was born in the Sakyan state as the son of an 
elder elected as its ruler. 

He later came to be seen as a ‘prince’, with his father 
as a ‘king’. The state, whose capital was Kapilavatthu 
(Skt Kapilavastu), on the northern Gangetic plain just 
below the Himalayan foothills, in the region of the 
current Indian border with Nepal. 


Scattered passages in the early texts focus on key 
events in his life. These were later woven together, 
embellished and added to in more sustained allegorical 
biographies, though even the early passages contain 
some wonders and marvels (such as in *L.1). 

His father was Suddhodana (Skt Suddhodana), ruler 
of a small state and Mahamaya was his mother (*L.3— 
4). 


At the time of his conception, his mother dreamed of 
an auspicious white elephant entering her right side. 
When her time was approaching, while travelling to her 
relatives, she gave birth in the Lumbinr grove, while 
standing with her up-stretched right hand on the branch 
of a tree. 

The newborn child miraculously stood up, strode 
seven paces and, declaring that this was his last birth, 
said he was destined for awakening (*L.1). 


A few days later, Asita, an aged sage, examined the 
marks on the infant, and prophesied that he would 
become either a Buddha, if he chose to leave his 


39 





5. CUOC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT 


Trong khi có tranh luận về các niên đại của đức Phật 
thì lại không có tranh luận về sự tồn tại thực sự của 
Ngài. Bậc sáng tạo và có sức lôi cuốn này, được gọi là 
sa-món Cồ-đàm (P. Samana Gotama, S. S$ramana 
Gautama), đã du hành dọc theo vùng đồng bằng sông 
Hằng ở phía bắc và đông bắc Án Độ, dẫn dắt lãnh đạo 
một cộng đồng tôn giáo bao gồm các tăng, nỉ, cư Sĩ 
nam và cu sĩ nữ. Đức Cồ-đàm sinh ra ở tiểu quốc 
Thích-ca (Sakya), là con trai của một trưởng lão được 
bầu làm người cai trị nơi đây. 

Sau đó, Ngài được xem như là vị "hoàng tử,” với cha 
Ngài là một “vị vua.” Tiểu quốc này, có thủ đô là Ca-tỳ- 
la-vé (P. Kapilavatthu, S. Kapilavastu), thuộc đồng 
bằng phía Bác sóng Hằng ngay dưới chân núi Hy-mã- 
lap sơn (Himalaya), trong khu vực biên giới Án Độ hiện 
nay tiếp giáp với Nepal. 


Những đoạn rải rác trong các thư tịch kinh điển sơ kỳ 
tập trung vào các sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
của Ngài. Những đoạn này, sau đó, đã được đan dệt 
lại với nhau, tô điểm và thêm thắt vào trong các bản 
tiêu sử phóng dụ càng lúc càng nhiều, mặc dù ngay cả 
những đoạn đầu cũng chứa đựng một số chỉ tiết thần 
ky và kỳ diệu (chẳng hạn như trong *L.1). 

Cha của Ngài là Tinh Phan (P. Suddhodana, S. 
Suddhodana), người tri vì một tiểu quốc và Hoàng hậu 
Ma-da (Mahàmáàya) là mẹ của Ngài (”L.3-4). 


Vào thời điểm thụ thai Ngài, mẹ Ngài đã mơ thấy một 
con voi trắng cát tường chui vào bên hông phải của Bà. 
Khi thời gian sinh nở của Bà sắp đến, trong lúc đi về 
quê ngoại, Bà đã hạ sinh Ngài trong khu rừng Lâm-tỳ- 
ni (Lumbini), khi đứng với thẳng tay phải nắm lấy cành 
cây. 

Hài nhi sơ sinh đã đứng dậy một cách thần kỳ, bước 
đi bảy bước và tuyên bó ráng dáy là làn tho sinh. cuối 
cùng của mình và nói rằng mình đã được định sẵn sẽ 
thành bậc giác ngộ (*L.1). 


Vài ngày sau, A-tư-đà (Asita), một ån sĩ hiền triết già, 
đã xem tướng các dấu vết trên hài nhi và tiên tri răng 
Ngài sẽ trở thành vị Phật, nếu Ngài quyết định rời khỏi 








gia làm sa-môn (samana) (xem L.2); hay sẽ là một 
Chuyên luân vương (Pali. Cakka-vatti, Skt. Cakra- 


vartin), cai tri toàn bó thé gian. 
Hài nhi được đặt tên Siddhattha, có nghĩa là 'người 
đã thành tựu mục đích của mình. 


Chỉ vài ngày sau, mẹ của Siddhattha qua đời, vì vậy 
mà em gái bà, Kiều-đàm-di (Mahāpajāpatī GotamI), trở 
thành mẹ kế, đã nuôi lớn Ngài. 

Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vua cha vì muốn thầy 
con mình trở thành một quân vương vĩ đại, nên đã cố 
ngăn Ngài rời khỏi cung điện để trở thành một sa-môn 
(samana). 


Óng ràng buóc Ngài trong duc lac bằng cách xây 
dựng ba cung điện để Ngài sống xa hoa trong ba mùa, 
bằng cách ban cho Ngài những vũ nữ và mọi lạc thú 
mà một chàng trai trẻ có thé mong muốn (*L.5-6) rồi 
sắp xếp cuộc hôn nhân của Ngài với công chúa Da-du- 
đà-la (Yasodharä). 

Khi ấy, Yasodharä sanh cho Ngài một người con trai, 
được đặt tên là Rãhula, nghĩa là Ngăn Che (”L.4). 


Ở tuổi hai mươi, Ngài bắt đầu suy ngẫm về những 
sự thật khắc nghiệt của cuộc đời. Các truyện ký về sau 
nói rằng do vua cha thường xuyên quan tâm và bảo vệ 
quá mức, nên Siddhattha chẳng biết ưu sầu, đau khổ, 
bất hạnh là gì, và không hề thấy có tuổi già, tật bệnh 
hay sự chết. 

Tuy nhiên, một ngày nọ, Ngài ngự xe xuất thành, và 
lần đầu tiên trong đời có dịp nhìn thấy một người già. 
Bi chán động bởi cảnh tượng bát ngờ ấy, Ngài hỏi 
người đánh xe về tuổi già, mới biết rằng đó là định 
mệnh của tất cả loài người. Lập tức Ngài trở về cung 
điện; thất chí, không còn hứng thú gì với những lạc thú 
quanh mình. 


Lần thứ hai, Ngài lần đầu tiên thấy một người bệnh. 
Ngài suy xét rằng con người thật ngu dại cứ hưởng thụ 
vô tư lự dưới sự đe dọa thường xuyên của bệnh tật. 





father's palace and become a samana (see *L.2), or a 
Cakka-vatti (Pal, Skt Cakra-vartin; Wheel-turner), a 


monarch ruling the whole of the known world. 
The child was named Siddhattha, meaning 'one who 
has achieved his goal'. 


Just days after, Siddhattha's mother died, so that her 
sister Mahapajapati Gotami brought him up, as his 
step-mother. 

When he came of age, his father, desiring to see his 
son become a great monarch, tried to prevent him from 
leaving the palace and becoming a samana. 


He tied him down with sensual pleasures by 
constructing three palaces for him to live in luxury in the 
three seasons, by providing him with dancing girls and 
every delight a young man could desire (*L.5—6), and 
by arranging his marriage to princess Yasodhara. 

In due course Yasodhara bore him a son, who was 
given the name Rãhula, Fetter (*L.4). 


In his twenties, he started to reflect on some of the 
stark truths of life. In the later biographies, it is said that 
due to his father's constant care and over-protection, 
Siddhattha knew no sorrow, pain, or unhappiness, and 
saw no old age, disease or death. 

However, one day he went out for a chariot ride, 
which allowed him to see an aged man for the first time 
in his life. Shocked by the unanticipated scene, he 
asked his charioteer about old age, and came to know 
that it is the destiny of all humans. He returned to the 
palace right away, depressed, taking no relish in the 
gaiety and pleasure around him. 


On a second occasion, he saw a diseased man for 
the first time. He considered that people are foolish to 
thoughtlessly enjoy themselves under the constant 


40 





cung dién cüa cha minh và tró thành vi sa-món 
(Samana) (xem *L.2), hoặc là vị Chuyén luân thánh 
vương (P. Cakkavatti, S. Cakravartr, Wheel-turner), vi 
vua cai trị toàn bộ thé giới được biết đến.Š 

Hài nhi được đặt tên là Tát-dat-da (Siddhattha), có 
nghĩa là “người đã thành tựu mục tiêu của mình.” 


Chỉ vài ngày sau, mẫu hậu của Tát-dat-da 
(Siadhattha) qua đời, dé em gái của Bà là Ma-ha-Ba- 
xà-ba-dé Kiều-đàm-di (Mahàpajapati Gotami) trở thành 
me kế của Ngài, nuôi dưỡng Ngài lớn lên. 

Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vua cha của Ngài, vì 
mong muôn nhìn thấy con trai mình trở thành vị vua vĩ 
đại, đã cố gắng ngăn cản Ngài rời khỏi cung điện và trở 
thành một sa-môn (Samana). 


Vua cha đã trói buộc Ngài trong dục lạc bằng cách 
xây dựng ba cung điện để Ngài sống xa hoa trong ba 
mùa, bằng cách ban cho Ngài những vũ nữ và mọi thú 
vui mà một chàng trai trẻ có thé ao ước (*L.5-6) và sắp 
xếp hôn nhân của Ngài với công chúa Da-du-đà-la 
(Yasodhara). 

Khi đó, Da-du-dà-la (Yasodhara) đã sinh cho Ngài 
người con trai, được đặt tên là La-hàu-la (Rãhula), 
nghĩa đen là một sự trói buộc, Hán dịch là “phú 
chướng” (*L.4). 


Ở tuổi hai mươi, Ngài bắt đầu suy ngẫm về một số 
sự thật khắc nghiệt trong cuộc đời. Trong các tiểu sử 
sau này, người ta nói răng do sự chăm sóc và bảo vệ 
quá mức của cha mình, Tát-dat-da (Siddhattha) không 
biết buồn, đau hay bát hạnh là gì, cũng như không thấy 
già, bệnh hay chết. 

Tuy nhiên, một ngày nọ, Ngài ngự xe ngựa xuất 
hành, lần đầu tiên trong đời Ngài nhìn thấy một ông 
già. Bị sốc trước cảnh tượng bất ngờ, Ngài hỏi người 
đánh xe của mình về tuổi già và mới biết rằng đó là số 
phận của tất cả loài người. Ngài trở về cung điện ngay 
lập tức, chán nản, không có hứng thú với sự lạc thú 
xung quanh mình. 


Trong lần thứ hai, Ngài đầu tiên nhìn thấy người 
bệnh. Ngài suy xét cho rằng con người thật ngu dai khi 
bản thân cứ vô tư hưởng thụ trước sự đe dọa thường 








Trong chuyến xuất du thứ ba, Ngài lần đầu tiên nhìn 
thấy một xác chết; kinh ngạc, Ngài lấy làm lạ khi thấy 
mọi người có thể quên đi sự sợ hãi cái chết mà sống 
phóng dật. 


Lần thứ tư, Ngài gặp một sa-môn (samana) đang 
bước đi trầm tĩnh, liền quyết chí xuất gia sống cuộc đời 
viễn ly của người tầm đạo. 

Như vậy, những gì mà trong văn học sơ kỳ trần thuật 
như một sự đối diện đầy ưu tư trước những sự thật tồn 
sinh chung cho cả mọi loài về tuổi già, tật bệnh và sự 
chết (*L.5 và 7); những sự kiện này trong văn học hậu 
kỳ trở thành câu chuyện về chuỗi khám phá liên tục về 


sự thật tồn sinh.“ 


Trong đêm khuya, Gotama nhìn lại lần cuối người vợ 
và hài nhi sơ sinh. Ngài lên ngựa cùng với người 
đánh xe vượt khỏi cung thành dang say ngủ. 

Ngài cởi bỏ y phục và trang sức hoàng gia, xếp 
chúng lại cho mang về cho phụ vương; rồi cắt tóc và 
khóa áo ca-sa. Đây là sự đại xuất ly đã diễn ra khi đức 
Cồ-đàm (Gotama) được hai mươi chín tuổi (*L.8). 


Trong khi tầm cầu tịnh lạc, đức Cồ-đàm (Gotama) 
trước tiên đến với Alara Kalama. Vi này sau đó đã dạy 
Ngài phương pháp tu chứng trang thái ‘vô sở hữu xứ”, 
một trạng thái ‘vô sác' siêu việt tát cả mọi thứ hữu sắc 
và thức (*L.10). 

Gotama hành theo pháp này và nhanh chóng đạt 
được mục tiêu ấy. Ä|ãra Kalàma đề nghị nâng Ngài lên 
ngang hàng làm vị đồng đạo sư. 


Tuy nhiên, Gotama nhận biết rằng trạng thái đạt 
được này vẫn còn là hữu vi và hữu hạn, chỉ có thể dẫn 
đến tái sanh thiện thú, chứ chẳng thể thoát khỏi luân 
hồi. Ngài từ chối đề nghị và ra đi. 

Rồi Ngài đi đến Uddaka Ràmaputta (con trai của 
Rãma), vị này dạy Ngài phương pháp tu chứng trạng 
thái tư duy thậm chí còn vi tế hơn; đó là trạng thái 'phi 





threat of disease. 

On a third trip, he saw his first corpse; dismayed, he 
marvelled that people could forget the fear of death and 
live heedlessly. 


On a fourth occasion, he saw a calm, wandering 
samana, and made up his mind to leave the home life 
and follow the lifestyle of this kind of renunciant 
religious seeker. 

Thus what in the early texts is presented as a 
reflective confrontation with the universal existential 
truths of ageing, sickness and death (*L.5 and 7), 
becomes in the later texts a story of a sequential 


discovery of them." 


In the depth of night Gotama took a last look at his 


wife and newborn child. He mounted his horse 
together with his charioteer, and rode out of the 
sleeping city. 

He removed his royal clothes and ornaments and 
arranged them to be taken back to his father. He cut off 
his hair and wore simple ascetic clothes. This was the 
great renunciation that took place when Gotama was 
twenty-nine years old (*L.8). 


In his search for peace, Gotama went first to Ä|ãra 
Kalama. The latter taught him the way to attain the 
meditative state of ‘nothingness’, a ‘formless’ state that 
transcended any sensory or material form (*L.10). 

Gotama practised the method and quickly attained its 
goal. Alára Kalàma offered to set him up as his equal 
and co-teacher. 


However, Gotama knew that the attained state was 
conditioned and limited, and led only to a refined 
rebirth, not escape from all rebirths. He turned down 
the offer and went away. 

Then he went to Uddaka Rãmaputta (son of Rama), 
who taught him the way to attain the even subtler 
meditative state of “neither-perception-nor-non- 


41 





xuyên của bệnh tật. 

Trong chuyến xuất du lần thứ ba, Ngài lần đầu tiên 
nhìn tháy môt xác chét; thất: thần, Ngài kinh ngạc rằng 
mọi người có thể quên đi nỗi sợ hãi cái chết mà sống 
phóng dậi. 


Trong lần thứ tư, Ngài nhìn thấy vị sa-môn (Samana) 
trầm tinh bước di tự tại Ngài quyết định rời bỏ cuộc 
sống tại gia và đi theo lói sống của loại người tìm kiếm 
tôn giáo xuất gia này. 

Vì vậy, những gì trong các thự tịch thời đầu được 
trình bày như một cuộc đối diện đây ưu tu trước những 
sự thật hiện sinh phó quát về tuói già, bệnh tật và sự 
chết (*L.5 và 7), trong các thư tịch sau này trở thành 
một câu chuyện về sự khám phá liên tục về sự tồn 


sinh.4 


Trong đêm khuya thám thám, Cồ-đàm nhìn lại người 
vợ và đứa con mới sinh lần cuối.” Ngài lên ngựa cùng 
với người đánh xe và trôn ra khỏi kinh thành đang ngủ 
Say. : f 

Ngài cởi bỏ y phục và đô trang sức hoàng gia và sắp 
xép chüng lai cho mang vé cho phu vuong. Ngài cao 
tóc và khoác áo ca-sa khó hanh giản di. Đây là su đại 
xuất ly diễn ra khi đức Có-dàm được hai mươi chín tuổi 
(*L.8). 


Trong quá trình tìm kiếm sự an lạc tĩnh tâm, đức Cò- 
đàm đã đến chỗ Arala Kãlãma trước tiên. Vị này Sau 
đó, đã dạy Ngài cách tu chứng đạt được trạng thái 
thiền định của “hư vô,” một trạng thái “vô sắc,” vượt lên 
trên bát kỳ hình thức cảm giác hay vật chát nào (*L.10). 

Cồ-đàm đã thực hành phương pháp này và nhanh 
chóng đạt được mục tiêu ấy. Arala Kalàma dé nghi 
nâng Ngài lên trở thành một đạo sư ngang hàng và là 
đồng nghiệp của ông ta. 


Tuy nhiên, đức Cồ-đàm nhận thấy rằng trạng thái đạt 
được này vẫn có điều kiện và bị giới hạn và chỉ dẫn 
đến sự tái sinh thiện lành, chứ không thoát khỏi mọi sự 
tái sinh luân hồi. Ngài đã từ chối lời đề nghị đó và ra đi. 

Sau đó, Ngài đến gặp Uddaka Rãmaputta (con trai 
của Rama), vị này đã dạy Ngài cách tu chứng dat được 
trạng thái thiền định thậm chí còn vi tế hơn là trạng thái 








tưởng phi phi tưởng" (*L.11). Ngài thuần thục pháp ấy 
và đạt đến mục tiêu. Cuối cùng, chính Rãmaputta 
tuyên bố Ngài bầy giờ là thầy của ông. 

Tuy vậy, Ngài thấy rằng sự chứng đạt này cũng 
không đạt tới những gì mình đang tìm kiếm, Niết-bàn 
bất tử vượt khỏi tất cả sự tái sanh, và vì thế Ngài từ giã 
Rãmaputta. 


Sau đó, Gotama đi về phía đông, đến Uruvelà gần 
Gaya, và thấy một điểm vừa ý, thích hop dé tu tập. Sau 
khi đã thử qua các trạng thái huyền nhiệm siêu việt sắc 
thân trước đây, bấy giờ Ngài thử nghiệm một phương 
pháp khác nữa trong các phương pháp khả dĩ tu tâm: 
hành xác và trấn áp dục vọng (*L.12-13). 

Ngài tập ngưng thở trong một thời gian dài, nhịn ăn 
đến mức gần như không ăn gì cả. Thân thể trở nên 
cực kỳ gầy quộc. Nhìn thấy nỗ lực phi phàm này, năm 
vị án sĩ đến tu chung. 

Ngài tiếp tục khó hành nhức nhói như vậy trong sáu 
năm ròng, cho đến lúc thấy rằng thực hành như vậy 
chẳng đưa đến đâu cả. Rồi Ngài tự hỏi liệu có con 
đường nào khác chăng. 


Báy giờ, Ngài nhớ lại một sự kiện lúc thiếu thời: khi 
ngồi dưới bóng cây trong lúc phụ vương làm lễ tịch 
điền, tâm Ngài đạt đến một trạng thái nhập định hoan 
hy và an lạc gọi là sơ thiền (Pāli. jhãna, Skt. dhyana). 
Sự hồi tưởng này đã chỉ điểm cho Ngài một phương 
pháp hiệu quả (*L.15). 

Tuy nhiên, thân thé của Gotama quá yếu nên không 
thể thực hành để đạt được một cảm nghiệm hỷ lạc như 
vậy, vì vậy Ngài khởi sự dùng thức ăn cứng. Thấy Ngài 
từ bỏ việc khổ luyện, năm vi án sĩ bèn chán ghét bỏ di. 


Đức Có-dàm (Gotama) thấy năm giác mộng, quyết 
đoán rằng Ngài sẽ sớm thành Phật. Ngày hôm sau 
Ngài ngồi dưới một cội cây thiêng. 

Sujãtã, người phụ nữ đã có lời nguyện hằng năm 
cúng dường cho vị thần cây này khi mình sanh con trai, 
khi được thỏa nguyện, bèn sửa soạn cháo và sữa để 
dâng cúng. 

Tỳ nữ của cô đi đến chỗ Ngài Gotama đang ngồi 





perception’ (*L.11). He mastered his teaching and 
attained its goal. At the end, he was acclaimed even 
Ràamaputta's teacher. 

However, he found that this attainment also did not 
reach to what he was seeking, the deathless nirvana 
beyond all rebirths, and so he left Ramaputta. 


Then Gotama went eastward to Uruvelã near Gaya, 
and found a pleasant spot suitable for striving. Having 
tried the above mystical body-transcending states, he 
now tried another of the available methods of spiritual 
striving: mortification of the body and its desires (*L.12— 
13). 

He held his breath for long periods, fasted and came 
as close as he could to eating nothing at all. He 
became utterly emaciated. Seeing his incomparable 
striving, he was joined by five ascetics. 

He continued in this painful rough course for six long 
years, in time seeing that this practice led him nowhere. 
He then wondered if there was another way. 


At this point, he recollected an incident in his youth: 
when seated under a shading tree while his father was 
ploughing, his mind reached a joyful and calm 
meditative absorption known as the first hana (Pali, Skt 
dhyàna). This recollection pointed him to a fruitful 
method (*L.15). 

However, Gotama's body was too weak to practise 
and gain such a blissful experience, so he started 
taking solid food. Seeing him giving up his hard 
practice, the five ascetics left him in disgust. 


Gotama had five dreams, assuring him that he would 
soon become a Buddha. The next day he sat under a 
sacred tree. 

Sujãtã, a woman who had vowed to make a yearly 
offering to the deity of this tree if she bore a son, having 
had her wish fulfilled, prepared as offering a fine bowl 
of rice and milk. 

Her maid came upon Gotama sitting under the tree, 


42 





"Phi tưởng phi phi tưởng” (*L.11). Ngài đã thành thao 
giáo pháp áy và dà dat duoc muc tiéu. Cuói cüng, Ngài 
duoc ca ngoi là thày cüa Ramaputta. 

Tuy nhiên, Ngài nhận thấy rằng sự thành tựu này 
cũng không đạt đến những gì mà Ngài đang tìm kiếm, 
niét-bàn bát tử vượt qua mọi sự tái sinh và Vì vậy, Ngài 
đã từ giã Ramaputta. 


Sau đó, Cồ-đàm di về phía đông đến Uruvelà gần 
Gaya, Ngài tìm thấy một noi dễ chịu thích hợp dé tinh 
tấn tu tập. Sau khi thử các trạng thái vượt qua huyền 
nhiệm thần bí sắc thân trước đây, giờ đây Ngài đã thử 
nghiệm một phương pháp khác trong số các phương 
pháp tu tập tâm linh sẵn có: hành xác và đè nén các 
ham muốn dục vọng ("L.12-13). 

Ngài đã tập nín thở trong một thời gian dài, nhịn ăn 
và đến mức gần như không ăn gì cả. Ngài trở nên tiều 
tụy hẳn. Nhìn thấy nỗ lực tinh tấn phi phàm này, nhóm 
năm nhà tu khổ hạnh đến tu chung cùng Ngài. 

Ngài tiếp tục hành trình tu tập khó khăn đau đớn này 
trong sáu năm dài, cho đến lúc Ngài thấy rằng việc 
thực hành này chẳng đưa Ngài đi đến đâu cả. Sau đó, 
Ngài tự hỏi liệu có con đường nào khác không. 


Lúc này, Ngài nhớ lại một sự kiện lúc thiếu thời: khi 
ngồi dưới một gốc cây râm mát trong khi phụ vương 
của Ngài đang làm lễ tịch điền cày ruộng, tâm trí của 
Ngài đạt đến trạng thái nhập thiền định hoan hỷ và an 
lạc được gọi là sơ thiên (P. Jhàna, S. dhyãna). Hồi ức 
này đã chỉ điểm cho Ngài một phương pháp hữu hiệu 
CLAS): 

Tuy nhiên, thân thé của Cồ-đàm quá suy yếu khó mà 
thực hành và đạt được trải nghiệm hỷ lạc như vậy, nên 
Ngài bắt đầu dùng thức ăn cứng đặc. Nhìn thấy Ngài 
từ bỏ việc tu khổ luyện, năm vị tu khổ hạnh khinh thị 
Ngài và bỏ đi. 


Đức Có-dàm thấy năm giác móng, xác quyết với 
Ngài rằng Ngài sẽ sớm thành Phật. Ngày hôm sau 
Ngài ngồi dưới gốc cây thiêng. 

Sujata, người phụ nữ dà thé nguyện rằng hàng năm 
nàng ta sẽ cúng dường cho vị thần cây này nếu nàng 
sinh con trai, sau khi được thỏa ước nguyện, nàng đã 
chuẩn bị dâng cúng một bát cháo sữa ngon. 

Tỳ nữ hầu của nàng đã đến và gặp đức Cồ-đàm 








dưới cội cây, nhầm Ngài là vị thần cây. Nữ tỳ báo lại 
việc này cho bà chủ Sujãatã. Bà vội vã dén đó và dâng 
thực phẩm lên Ngài Gotama. 


Sau khi thọ dụng thức ăn, Ngài Gotama ngồi dưới 
gốc cây về sau được gọi là cây bồ-đề (cây giác ngô) tại 
Gayä, mặt hướng phía đông. Ngài quyết không đứng 
dậy cho đến khi chứng đắc bó-dé. 

Ác Ma (Māra, Thần Chết), ác thần có ý đồ giam giữ 
chúng sanh trong vòng sanh tử, hoảng hốt trước viễn 
cảnh chiến thắng của Ngài Gotama, tức là thoát khỏi 
cõi chết. Ác Ma đến tấn công Ngài cùng một đội quân 
ác quỷ đáng sợ. 

Ngài Gotama được bảo vệ bởi những thiện pháp tích 
lũy và tâm từ ái đối với chúng sinh. Sau khi thất bại 
trước Ngài, lũ ác quy tháo chay (*L.14). 


Ác Ma (Mãra) sau đó đã thi triển năng lực thần thông 
của mình hòng đánh bại Ngài Gotama. Nhưng Ngài 
Gotama viện dẫn các phẩm chất tối thắng của mình 
được tích lũy qua nhiều đời trước. 

Ác Ma viện đến quyến thuộc của nó để làm chứng 
cho những phẩm tánh tốt đẹp của nó, tôn giả Gotama 
cũng vậy, nhưng không có ai bên cạnh làm chứng nên 
Ngài cham tay phải xuống đất, kêu gọi đất xác chứng 
cho những thành tựu viên mãn của mình về giới đức 
và trí đức. Đất rung động đáp ứng. 


Rồi sau khi không thể hăm dọa và ép buộc, Mãra liền 
chuyên sang cám dỗ. Nó phái ba cô con gái, Khát Ái, 
Tham Dục và Bát Mãn, đến quyến rũ Gotama; nhung 
Ngài vẫn điềm nhiên bát động đối trước tham ái dáng 
phải kinh sợ. Ác Ma và đoàn quân của nó bỏ cuộc và 
rút lui. 


Sau đó vào đêm trăng tròn, đức Cò- đàm (Gotama) lại 
chứng đạt thiền (/hãna) thứ nhất, rồi tiếp theo ba cấp 
thiền nữa cho đến khi hoàn toàn chứng nhập trạng thái 
thuần tịnh của xả và niệm. Từ trạng thái này, Ngài lần 
lượt chứng dat ba minh (* L.15). 


Trong canh mót cüa dém áy (dàu hóm), Ngài chüng 





and mistook him for the tree spirit. She reported the 
apparition to her mistress Sujata, who rushed to the 
place and presented Gotama with the food. 


After taking the meal, Gotama sat under a tree which 
became known as the Bodhi-tree (Awakening- tree) in 
Gaya, facing east. He resolved not to arise until he 
attained awakening. 

Māra (The Deadly), a misguided deity intent on 
keeping beings within the round of rebirth and re-death, 
was alarmed at the prospect of Gotama's victory, that 
is, his escape from the realm of death. Māra came to 
assail him with an army of fearful demons. 

Gotama was protected by his accumulated good 
qualities and his love for living beings. After failing to 
shake him, the hosts of demons fled in defeat (*L.14). 


Māra then invoked his own magic power to try to 
overthrow Gotama. But Gotama invoked his own 
superior good qualities, amassed through many 
previous lives. 

Māra called on his retinue to witness his good 
qualities, so Gotama, having no other witness on his 
side, touched the earth with his right hand, calling the 
earth to testify to his moral and spiritual perfections. 
The earth quaked in response. 


Then Mara, having failed with intimidation and 
compulsion, turned to temptation. He sent his three 
daughters, Desire, Delight, and Discontent, to seduce 
Gotama; but he remained as impervious to lust as he 
had to fear. Māra and his hosts then gave up and 
withdrew. 


Later that full-moon night, Gotama attained the first 
jhàna again, and then three further jhanas till he was in 
a state of profound equanimity, mindfulness and mental 
alertness. From this, he then attained to three higher 
knowledges (*L.15). 


During the first watch of the night (evening), he 
43 





dang ngói duói góc cáy và nhàm tuóng Ngài là vi thàn 
cây. Tỳ nữ báo cáo sự việc thần hiện ra cho bà chủ 
Sujãtã. Sujatà vội vã đến đó và dâng thức ăn lên đức 
Cồ-đàm (Gotama). 


Sau khi thọ dụng thức ăn, Ngài Cồ-đàm ngồi dưới 
gốc cây, được gọi là cây Bồ-đề (cây giác ngộ) ở Gaya, 
quay mặt về hướng đông. Ngài quyết tâm không đứng 
dậy cho đến khi Ngài đạt được giác ngộ. 

Ma vương (mãra, thần chết), vị thần sai lầm có ý định 
giữ chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi, đã cảnh 
giác trước viễn cảnh chiến thắng của Cồ-đàm, tức là 
viễn cảnh sự thoát khỏi cõi chết. Ma vương (mara) 
cùng một đội quân ma quy dáng sợ đến tán công Ngài. 

Cồ-đàm được bảo vệ bởi những đức tính tốt và tâm 
từ ái của Ngài dành cho chúng sinh. Sau khi không lay 
chuyển được Ngài, lũ ác quỷ đã thua cuộc và bỏ chay 
(*L.14). 


Sau đó, ma vương (mãra) sử dụng ma lực của chính 
hắn, hòng đánh bại Ngài Cồ-đàm. Nhưng Ngài Cồ-đàm 
đã viện dẫn những phẩm chất tốt đẹp cao siêu của 
Ngài đã tích lũy qua nhiều kiếp trước. 

Ma vương kêu gọi quyên thuộc tùy tùng để làm 
chứng cho những phẩm chất tốt đẹp của ma. Vì vậy, 
Ngài Có-dàm (Gotama), không có nhân chứng nào 
khác ở bên, đã chạm tay phải vào đất, kêu gọi đất xác 
chứng cho sự thành tựu viên mãn về giới đức và trí 
đức của Ngài. Đất đã rung chuyền đáp lại. 


Sau đó, ma vương (mãra), do không thể đe dọa và 
ép buộc, đã chuyển sang cám dỗ. Hắn ta sai ba cô con 
gái của hắn là Khát Ái, Tham Dục và Bất Mãn đến 
quyến rũ Gotama; nhưng Ngài vẫn điềm nhiên bất 
động trước tham ái đáng kinh sợ, ma vương (mãra) và 
đoàn quân của hắn sau đó, đã phải bỏ cuộc và rút lui. 


Sau đêm rằm trăng tròn hôm đó, Gotama lại chứng 
đặc được thiền (Jhãna) thứ nhất và sau đó là ba bậc 
thiền (Jhãna) tiếp theo cho đến khi Ngài ở trong trạng 
thái bình an sâu sắc, chánh niệm và tỉnh táo. Từ trạng 
thái này, sau đó, Ngài đã lần lượt chứng đắc được tam 
minh (ba trí hué cao hơn) (*L.15). 


Trong canh một trong đêm (buổi tối), Ngài đã chứng 








đắc minh thức nhất, nhớ lại vô số đời sống quá khứ 
của mình. 

Trong canh thứ hai (khoảng nửa đêm), Ngài đắc 
thiên nhãn minh, quán thấy các chúng sanh đang chết 
ở nơi này rồi tùy theo nghiệp thiện ác đã cố ý tạo mà 
tái sinh nơi kia. 

Trong canh thứ ba (cuối đêm), Ngài chứng đắc minh 
thứ ba, diệt tận các lậu hoặc huân tập từ vô thủy 
(*Th.128). 


Ngài tỏ ngộ bón Chân lý của những bậc Thánh 
(thường được gọi là 'Thánh Dé), trực diện thấy sự 
thực là khổ (dukkha: đau đớn và không khả ý), sự thật 
về nguyên nhân của khổ, sự thật về nguyên nhân khổ 
diệt (Niết-bàn) và sự thật về con đường dẫn đến diệt 
tận khó (chi tiết xem trong *L.27). 

Tâm giải thoát hữu lậu, và khi bình minh chớm hiện, 
tôn giả Gotama bầy giờ chứng thành Phật quả (*L.17). 

Đáp ứng biến có vĩ đại này, truyền thuyết. nói đại địa 
chán động, sám sét rèn vang, mưa đổ xuống từ bầu 
trời không mây và hoa rải xuông từ thiên giới. 


Sau khi giác ngộ, đức Cồ-đàm (Gotama) vẫn an tọa 
tại cội bồ-đề trong vòng bảy ngày, quán chiếu lý duyên 
khói (xem *Th.156-168), nguyên lý tâm yếu trong giáo 
pháp của Ngài. 

Nhìn thấy sự uyên áo của pháp mà mình đã giác 
ngộ, và thấy rằng mọi người đã quá u mê chấp thủ, 
Ngài đắn đo về việc thuyết giảng những gì đã chứng 
ngộ (*L.25). 

Nhung Sahampati (Thế giới chù’), vị đại Phạm Thiên 
nhân từ (và được nói là đã thọ giáo từ một vị Phật quá 
khứ), thấy sự đắn đo của Ngài nên đến thỉnh cầu 
thuyết pháp. 


Thấy rằng có một số người sẽ hiểu được pháp của 
mình, đức Phật đã quyết định thuyết pháp. Ngài di 
nhiều dặm đường đến Varanasi để tìm lại năm người 


đồng tu khổ hạnh với mình đang ở đó ("L.26). : 
Đức Phát đã ‘vân chuyên bánh xe Chánh pháp’ bằng 





acquired the first of these, remembering a countless 
number of his past lives. 

During the second watch (the hours around midnight) 
he acquired the divine eye, with which he surveyed the 
dying of other living beings, and how the nature of their 
rebirths depended on the moral quality of their karma, 
or intentional actions. 

During the third watch (late night), he acquired the 
third knowledge, that of the extinction of deep-rooted 
intoxicating inclinations (*Th.128). 


He perceived the four Truths of the Noble Ones 
(usually called ‘Noble Truths’), directly seeing that 
which is dukkha (painful and unsatisfactory), that which 
causes this, that which is its cessation (nirvana), and 
that which is the path leading to its cessation (detailed 
in *L.27). 

His mind was free from intoxicating inclinations. The 
new day dawned on Gotama, now a Buddha (*L.17). 

In response to this great event, it is said that the 
earth swayed, thunder rolled, rain fell from a cloudless 
sky, and blossoms fell from the heavens. 


After attaining awakening, Gotama remained at the 
foot of the Bodhi-tree for seven days, contemplating 
dependent arising (see "Th.156-168), the central 
principle of his teaching. 

Seeing the profundity of the realty that he had 
realized, and seeing that people were so engrossed in 
attachment, he was hesitant about teaching what he 
had found (*L.25). 

But Sahampati (‘Lord of our World”), a compassionate 
great Brahmaà deity (and seen as taught by a past 
Buddha), saw his hesitation and rushed to him to plead 
that he should teach others. 


Seeing that some would understand his message, 
the Buddha decided to teach. He walked many miles to 
find the five former companions that he had practised 


asceticism with, in Varanasi? (*L.26). 
With a discourse to them (*L.27), the Buddha 'set the 


44 





đắc Tüc mang minh, nhớ lại vô số kiếp trước của minh. 

Trong canh thứ hai (khoảng nửa đêm), Ngài đã 
chứng đắc được Thiên nhãn minh, nhờ đó Ngài quan 
sát thấy những chúng sinh linh đang chết nơi này và 
bản chất của những lần tái sinh của họ phụ thuộc vào 
phẩm chát đạo đức của nghiệp họ đã cố ý tạo ra mà tái 
sinh nơi kia. 

Trong canh ba (đêm khuya), Ngài đã chứng đắc Lậu 
tận minh, đó là sự kết thúc các lậu đã huân tập từ vô 
thủy (*Th.128). 


Ngài đã tỏ ngộ nhận thức được bốn chân lý của các 
bậc Thánh (thường được gọi là “Sự thật thánh”), trực 
tiếp thấy sự khó (khổ dé, dukkha) là gì (đau đớn và 
không thỏa nguyện), thấy nguyên nhân gây ra khổ, sự 
diệt được khó (niết-bàn) và con đường dẫn đến việc 
diệt khó (chi tiết trong *L.27). 

Tâm trí Ngài được giải thoát khỏi các hữu lậu, không 
còn những khuynh hướng mê mờ. Khi bình minh ngày 
mới rạng rỡ, Gotama, nay đã chứng thành vị Phật 
(LIZ): 

Đáp lại sự kiện trọng đại này, người ta nói rằng trái 
đất rung chuyén, sắm chớp rền vang, mưa dó xuống từ 
bầu trời không mây và hoa rải xuống từ trên trời. 


Sau khi đạt được giác ngộ, đức Cồ-đàm vẫn an tọa 
tại tại gốc cây bồ-đề trong bảy ngày, quán chiếu về lý 
tương quan (xem *Th.156- 168), nguyên lý trọng tâm 
trong giáo pháp của ngài. 

Nhìn thấy sự sâu xa của thực tế mà Ngài đã giác ngộ 
và thấy rằng mọi người quá mải mê tham luyến, Ngài 
đã do dự về việc thuyết giảng những gì Ngài đã chứng 
ngộ ( *L.25). 

Nhưng Sahàmpati (vị “Chúa té thế giới”), vị dai Phạm 
thiên (Brahmà) nhân từ (và là người được xem nhu đã 
được thọ giáo từ vị Phật trong quá khứ), thấy sự do dự 
của Ngài nên đã chạy đến thỉnh cầu Ngài thuyết pháp 
cho người khác. 


Thấy rằng một số người sẽ hiểu được giáo pháp của 
Ngài, đức Phật quyết định thuyết pháp. Ngài đi nhiều 
dặm đường tìm năm người đồng hành trước đã thực 
hành tu khó hạnh với Ngài, tại Ba-la-nai (Vãrãnasï)ồ 
(*L.26). 








một bài pháp thuyết cho họ (*L.27), khởi đầu sự nghiệp 
hoàng hóa Chánh pháp. 


Trong bón mươi lám năm tiếp theo, Ngài di quanh 
vùng Bắc và Đông Bắc Án, giáo hóa mọi người theo 
Chánh pháp. 

Ngài thiết lập cộng đồng xuất gia gồm các tỳ-kheo và 
tỳ-kheo-ni và cộng đồng tại gia gồm nam nữ cư sĩ. Các 
đệ tử trong hàng xuất gia góm có Sariputta (Xá-lợi- 
phát), Moggallàna (Mục-kiền-liên), Ananda (A-nan-đà), 
Anuruddha (A-na-luát), Khema (tỳ-kheo-ni Sai-mat), 
Uppalavannaà (ty-kheo-ni Liên Hoa Sắc). 

Trong chúng đệ tử tai gia, có ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) xứ Kosala 
(Câu-tát-la), ông Citta (Chát-da) và bà Visakha (Ti-xá- 


khu). 10 


Dén tuói 80, tho mang cüa Ngài dén lüc két thüc, sinh 
mạng tối hậu đến lúc xả bỏ, sự nghiệp giáo hóa đến 
hồi chung cục. Kể từ khi giác ngộ và chứng dat Niết- 
bàn, không tồn tại nơi Ngài dư y nào dẫn đến tái sinh. 
Đã đến lúc Ngài chứng nhập Niết-bàn viên tịch (Pali. 
parinibbàna, Skt. parinirvana; *L.69). 

Từ nay, chu thiên và nhân loại chẳng còn nhìn thấy 
Ngài qua sắc thân, mà chỉ qua Pháp thân, tức là tập 
hợp những lời dạy của Ngài cùng những phẩm chất mà 
những lời dạy ấy phô diễn (*Th.2-4). 


6. Các truyện ký sơ kỳ về đức Phật 


Các kho tàng kinh điển Phật giáo sơ kỳ, chẳng hạn 
nhu Thánh điển Pāli, ưu tiên cho giáo lý của đức Phát, 
và do đó không có truyện ký đầy đủ về Ngài. 

Tuy nhiên, tài liệu về các giai đoạn trong cuộc đời 
của Ngài tản mạn khắp các kinh văn này, và những 
đoạn tuyển dich trong phần 'Cuóc đời của đức Phát lịch 
sọ’ của sách này là những dạng bản cho các giai đoạn 
ây. 


Có hai quan điểm học thuật chính về sự hình thành 





wheel of the Dhamma the 


influence of his teachings. 


rolling’, inaugurating 


For the next forty-five years, he walked around north 
and north-east India converting men and women to 
follow the Dhamma. 

He established a monastic community of monks and 
nuns and community of Buddhist laymen and 
laywomen. Sāriputta, Moggallāna, Ānanda, Anuruddha, 
Khema, Uppalavannã were among his chief monastic 
disciples. 

Anàathapindika, King Pasenadi Kosala, Citta and 


Visakha ! were among his chief lay disciples. 


At the age of 80, his lifespan came to end and he 
breathed his last, ending his teaching life. Since his 
awakening and experience of nirvana, he was without 
that which could lead to any rebirth. Now he attained 
final nirvana (Pali parinibbàna, Skt parinirvàna; *L.69). 

Henceforth gods and humans could no longer see 
him through his physical body, but only through his 
Dhamma-body, i.e. the collection of his teachings and 
the qualities these espoused (*Th.2—4). 


6. Early biographies of the Buddha 


The early collections of Buddhist texts, such as the 
Pali Canon, give priority to the Buddha's teachings, and 
so contain no full biography of him. 

However, material on episodes during his life are 
scattered throughout these texts, and the selections in 
the Life of the historical Buddha section of this book are 
examples of these. 


There are two main scholarly views on the formation 


45 





Vói mót bài thuyét pháp cho ho (*L.27), đức Phật dà 
“chuyên bánh xe chánh pháp,” khởi đầu sự nghiệp 
hoáng hóa Chánh pháp của Ngài. 


Trong bón mươi lăm năm tiếp theo, Ngài đã đi vòng 
quanh phía bắc và đông bác Án Độ dé giáo hóa các 
thiện mọi người nam nữ theo chính pháp của Ngài. 

Ngài đã thành lập một cộng đồng tu sĩ gồm các vị 
tăng sĩ ni và cộng đồng nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử. 
Xá-logi-phát (Sãripuffa), Mục-kiền-liên (Moggallãna), 
Ananda (Ananda), A-na-luát (Anuruddha), Ty-kheo-ni 
Sai-mat (Khemã),  Tỳ-kheoni ^ Lién-Hoa-Sác 
(Uppalavanna) là một trong những đệ tử xuất gia chính 
của ngài. 

Ông Cáp-cô-độc (Anáthapindika), Vua Ba-tu-nặc xứ 
Kiều-tát-la (Pasenadi Kosala), ông Chát-da (Citta) và 
bà Tì-xá-khư (Visákha)" nằm trong số các đệ tử tai gia 
chính của Ngài. 


Ở tuổi 80, thọ mạng của Ngài sắp hết Ngài trút hoi 
thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời thuyết pháp của Ngài. 
Kể từ khi giác ngộ và chứng đạt niết-bàn, Ngài không 
có bát cứ điều gì có thé dẫn đến bát kỳ sự tái sinh nào. 
Đã đến lúc ngài chứng nhập niết-bàn viên tịch (P. 
parinibbàna, S. parinirvana; *L.69). 

Từ đó, vi trời và nhân loai không còn có thé nhìn thấy 
Ngài qua sắc thân nữa, mà chỉ nhìn thấy Ngài qua 
Pháp thân, tức là tập hợp những lời dạy của Ngài và 
những phẩm chất mà những lời dạy ấy tán thành 
(*Th.2-4). 


6. TIÉU SỬ THỜI KY ĐÀU VÉ ĐỨC PHAT 


Các kho tàng thư tịch kinh điểm thời kỳ đầu của Phật 
giáo, chẳng han nhu Kinh điển Pāli, ưu tiên cho những 
lời dạy của đức Phật và vì vậy, không có tiểu sử đầy 
đủ về Ngài. 

Tuy nhiên, tài liệu về các giai đoạn trong cuộc đời 
của Ngài nằm rải rác trong các văn bản này và các 
phần tuyển chọn trong phần Cuộc đời của đức Phật 
lich sử của quyển sách này là những ví dụ về những 
điều này. 


Có hai quan điểm học thuật chính về sự hình thành 








bản truyện về đức Phát. 

Thứ nhất, cho rằng có một nguyên bản gốc đã tồn tại 
trong thời sơ kỳ, được soạn tập trước thời vua A-dục 
(khoảng 268-39 trước TL). Bản mẫu này hiện không 
tồn tại; nó chỉ thuật sự cho đến khi thu nhận hai vị đại 
đệ tử là Sãriputta và Moggallãna. 

Bản tiểu sử đức Phật này được soạn tập làm phần 
duyên khởi trong “Đại phẩm, thiên xuất gia” (Mahã- 
khandhaka: Đại kién-dó) của Luật tạng (Vinaya-pitaka), 
bộ Luật tu đạo định hình chung tại đại hội kết tập lần 
thứ hai (khoảng một thế kỷ sau khi Phật diệt độ). 

Trong đó cũng có tường thuật sự tích Phật nhập diệt, 
và những năm đầu tiên thiết lập chế độ Tăng- -già. Theo 
quan điểm thứ nhất này, tất cả các phụ bản tiểu sử đức 
Phật đều được bắt nguồn từ bản gốc này. 


Quan điểm thứ hai cho rằng có sự phát triển dần của 
chu kỳ tiểu sử, và các tài liệu này sau đó được tổng 
hợp thành một loạt các tiểu sử hoàn chỉnh hon. 

Theo quan điểm này, giai đoạn sớm nhất của sự phát 
triển tiéu sử đức Phật là những phiến đoạn được tìm 
thấy trong các khé kinh (sutta) và luật dién (vinaya). 

Như có thể thấy ở một số tuyển dịch trong quyển 
sách này, chúng chẳng quan tâm đến niên biểu ký 
hoặc tính liên tục, mà chỉ đơn giản là các chuyện kể 
giúp truyền tải thông điệp của Phật. 


Các khế kinh chú trọng những chuyện tiền thân của 
đức Phật, những giai đoạn dẫn đến giác ngộ, sự giác 
ngộ, và đoạn tường thuật chuyến du hành cuối cùng 
của Phật, rồi nhập diệt, và hành lễ trà-ti (thiêu nhục 
thân). 

Mặt khác, các đoạn văn trong Luật tạng tập trung vào 
đức Phật, Ngài thiết lập định hình chế độ Tăng lữ; 
ngoài các tường thuật về những sự kiện liên quan đến 
Phật thành đạo, các đoạn văn trong Luật tạng còn bao 
gồm những chuyện kể mô tả những thời hoằng hóa 
đầu tiên, kể cả tường thuật việc hóa độ những đệ tử 
đầu tiên. 


Mahavastu (Đại sự, Hán dịch không có), Lalitavistara 





of the Buddha-biography. 

One is that a basic ur-text of it existed in an early 
period, composed prior to King Asoka (c. 268-39 BCE). 
No longer extant now, it was complete only up to the 
conversion of the two great disciples, Sãriputta and 
Moggallana. 

This Buddha-biography was composed as an 
introduction to the Khandhaka, a text on vinaya 
(monastic discipline) finalized at the second Buddhist 
council (roughly a century after the Buddha's death). 

Also included is an account of the Buddha's passing 
away, and of the first years of the formation of the 
monastic community. According to this first view, all 
subsequent Buddha-biographies have been derived 
from this basic ur-text. 


The other view is that there was a gradual 
development of biographical cycles, and these 
materials were later synthesized into a series of more 
complete biographies. 

According to this view, the earliest stages of the 
development of the Buddha biography are the 
fragments found in the suttas (discourses) and the 
vinaya texts. 

As can be seen from some selections in this book, 
they show no concern for chronology or continuity, and 
are simply narratives to help convey the message of 
the Buddha. 


The suttas emphasize stories of the Buddha's 
previous births, episodes leading up to the awakening, 
the awakening, and an account of his last journey, 
passing away, and funeral. 

The vinaya texts, on the other hand, focus on the 
Buddha as the shaper of the monastic community, and 
in addition to accounts of the events associated with his 
awakening, include narratives that describe the early 
days of his ministry, including an account of the 
conversion of his first disciples. 


The Mahavastu, Lalitavistara, Abhiniskramana Sütra, 
46 





tiểu sử đức Phát. 

Một là thư tịch gốc cơ bản đã tồn tại trong thời kỳ 
đầu, được soạn tập trước thời vua A-dục (Asoka, 
khoảng 268-39 TON). Hién ván bán máu này khóng 
còn tồn tại nữa, nó chi thuật sự cho đến khi thu nhận 
hai vi đại đệ tử, Xá-lợi-phất (Sariputta), Mục-kiền-liên 
(Moggalläna). 

Bản tiểu Sử về đức Phật này được soạn như một lời 
giới thiệu về hợp phần (khandhaka), một văn bản về 
vinaya (Luật tạng) được hoàn thiện tại đại hội kết tập 
Phật giáo lần thứ hai (khoảng một thế kỷ sau khi đức 
Phật nhập diệt). 

Ngoài ra còn có bản tường thuật về sự nhập diệt của 
đức Phật và những năm đầu tiên hình thành cộng đồng 
tăng ni. Theo quan điểm thứ nhất này, tất cả các tiểu 
sử của đức Phật sau đó, đều bắt nguồn từ bản tiểu sử 
cơ bản này. 


Quan điểm khác cho rằng đã có sự phát triển dần 
dần các chu kỳ tiểu sử và các tư liệu này sau đó, được 
tổng hợp thành một loạt các bản tiểu sử hoàn chỉnh 
hơn. 

Theo quan điểm này, các giai đoạn phát triển sớm 
nhất tiểu sử đức Phật là những đoạn được tìm thấy 
trong khế kinh (Sutta) và các văn bản Luật điển 
(vinaya). 

Có thể thấy từ một số tuyển tập trong quyển sách 
này, chẳng hề quan tâm đến biểu niên đại hay tính liên 
tục, mà chỉ don gián là những câu chuyện kå để giúp 
truyền tải thông điệp của Phật. 


Các kinh điển nhắn mạnh những câu chuyện về 
những lần chuyển sinh trước của Phật, các giai đoạn 
dẫn đến sự thức tỉnh giác ngộ, sự thức tỉnh giác ngộ và 
tường thuật về cuộc hành trình cuối cùng, sự nhập diệt 
và lễ hỏa thiêu (lễ trà-ti) của Ngài. 

Mặt khác, các văn bản trong Luật tang (vinaya) tập 
trung vào đức Phật với tư cách là người định hình cộng 
đồng tăng ni; ngoài những lời tường thuật về các Sự 
kiện liên quan đến sự giác ngộ của Ngài, bao gồm 
những câu chuyện mô tả những ngày đầu trong thời kỳ 
hoằng hóa của Ngài, bao gôm cả sự tường thuật về sự 
hóa độ các môn đệ đầu tiên của Ngài. 


Mahàvastu (Đại su), Lalitavistara (Phó diệu Kinh), 








(Hán dịch: Phổ Diệu Kinh), Abhiniskramana Sütra (Hán 
dịch: Phật Bản Hạnh Tập Kinh), Buddhacarita (Hán 
dịch: Phật Sở Hành Tán), và một phần của luật Căn 
Bôn Thuyết nhất thiết hữu bộ (Mũlasarvästiväda), là 
những bản tiểu sử độc lập mới của đức Phật, được 
biên soạn bởi các bộ phái Phật giáo sơ kỳ giữa thế kỷ 
thứ nhất và thứ ba Tây lịch. 

Các truyện ký đó chủ yếu theo truyền thống luật 
(vinaya) tại chỗ câu chuyện kết thúc ở điểm ngay sau 
khi đức Phật bắt đầu sự nghiệp hoằng hóa. 


Những bản tiểu sử độc lập mới này chứng tỏ ba thay 
đổi quan trọng ảnh hưởng đến các truyền thuyết về 
tiểu sử Phật trong các thế kỷ ngay sau thời vua A-dục: 

bao gồm các yếu tế truyện ký mới được rút ra từ các 
nguồn tài liệu phi Phật giáo; bao gồm những câu 
chuyện về tiền thân đức Phật (/ãfaka) như một phương 
tiện dé giải thích các chi tiết về tối hậu thân Gotama; và 
sự chú trọng ngày càng tăng về những chiều kích siêu 
nhân và siêu việt của thể tánh Phật. 

Trong khi Đại thừa chấp nhận những bản tiểu sử độc 
lập sơ kỳ và bổ sung chúng bằng những tình tiết phụ 
trợ của mình, thì truyền thống Thượng tọa bộ cho thấy 
sự kháng cự liên tục đối với những phát triển trong 
truyền thống truyện ký. 


Có hai mẫu truyện ký đức Phật có tác động và đóng 
vai trò quan trọng trong lịch sử sau này của truyền 
thống Thượng toa bộ. Mẫu thứ nhất là Nhân duyên kệ 
(Nidanakathà), một bản văn thế kỷ thứ II hoặc thứ III 
Tây lịch nhằm dẫn vào chú giải của truyện Bôn Sanh 
(Jataka). 

Mẫu này theo dấu vết sự nghiệp của đức Phật bắt 
đầu từ tiền thân là Thiện Huệ (Sumedha), từ nhiều đời 
trước, khi Ngài phát nguyện thành Phật đối trước Phật 
Nhiên Đăng (Dipankara), đến những năm sau ngày 
đức Cồ-đàm (Gotama) giác ngộ, khi Ngài an trú tại tinh 
xá Kì-viên (Jetavana). 


Mẫu thứ hai là tài liệu truyện ký được chép trong các 
niên sử của Tích-lan (Sri Lanka) về Phật giáo. Những 
bộ sử này mô tả các chuyến không hành bằng thần 
thông lực của đức Phật đến hòn đảo này, và sau đó 





Buddhacarita, and part of the vinaya of the 
Mülasarvastivadins were the new autonomous 
biographies of the Buddha, compiled by various early 
Buddhist schools between the first and third centuries 
CE. 

They mainly follow the vinaya tradition where the 
story ends at a point soon after the Buddha had begun 
his ministry. 


These new autonomous biographies testify to three 
important changes that affected the traditions of 
Buddha-biography during the centuries immediately 
after King Asoka: 

the inclusion of new biographical elements drawn 
from non-Buddhist sources; the inclusion of stories 
about the Buddha's previous lives (jataka) as a device 
for explicating details of his final life as Gotama; and an 


increasing emphasis on the superhuman and 
transcendent dimensions of the Buddha's nature. 
Whereas the  Mahaàyana accepted the early 


autonomous biographies and supplemented them with 
additional episodes of their own, the Theravada 
tradition displayed a continuing resistance to 
developments in the biographical tradition. 


Two types of Buddha-biographies have had an 
important impact and role in the later history of the 
Theravāda tradition. One type is the Nidānakathā, a 
second or third century CE text that serves as an 
introduction to the Jātaka commentary. 

It traces the Buddha's career from the time of his birth 
as Sumedha, many lives ago, when he made his 
original vow to become a Buddha in front of the Buddha 
Dipankara, to the year following Gotama's awakening, 
when he took up residence in the Jetavana monastery. 


The other type is the biographical material included in 
Sri Lankan chronicles of Buddhism. These describe the 
Buddha's meditation-powered flights to the island, and 
then trace the influence which his two 'bodies' had on 


47 





Abhiniskramana Sūtra (Phát bản hanh tập Kinh), 
Buddhacarita (Phát só hành tán) và mót phàn cüa Luát 
Căn bón thuyét nhất thiết hữu bó (Mülasarvastivadin) là 
những bản tiểu sử độc lập mới về đức Phật, được biên 
soạn bởi nhiều trường phái Phật giáo sơ khai giữa thế 
kỷ | và IIl sau CN. 

Các bàn dó chü yéu theo truyền thống giới luật 
(vinaya), tại chỗ tiểu sử kết thúc ngay sau khi đức Phật 
bắt đầu sự nghiệp hoằng hóa của Ngài. 


Những bản tiểu sử độc lập mới này minh chứng cho 
ba thay đổi quan trọng đã ảnh hưởng đến các truyền 
thống về tiểu sử Phật trong nhiều thế kỷ sau thời vua 
A-dục (Asoka): 

bao gồm các yếu tố tiểu sử mới được rút ra từ các 
nguồn tài liệu phi Phật giáo; bao gồm các câu chuyện 
về tiền kiếp của đức Phát (/ãfaka) như một phương tiện 
để giải thích chi tiết về kiếp cuối cùng của Ngài là 
Gotama; và ngày càng nhắn mạnh vào các chiều kích 
siêu phàm và siêu việt của thể tánh Phật. 

Trong khi Đại thừa (Mahãyãna) chấp nhận các tiểu 
sử độc lập ban đầu và bó sung chúng bằng các tình tiết 
của riêng họ thì truyền thống Thượng tọa bộ 
(Theraväda) thé hiện một sự phản kháng liên tục đối 
với những phát triển trong truyền thống tiểu sử. 


Hai loại tiểu sử về đức Phật đã có một tác động và 
vai trò quan trọng trong lịch sử sau này của truyền 
thống Thượng tọa bộ (Theravãda). Một loại là Nhân 
duyên kệ (Nidänakathä), một văn bản vào thế kỷ II 
hoặc III sau CN được dùng như một phần mở đầu cho 
luận giải Bôn sanh (jãtaka). 

Nó ghi lại sự nghiệp của Phật từ khi Ngài ra đời với 
tên gọi Thiện Huệ (Sumedha), từ nhiều kiếp sống 
trước, khi Ngài phát nguyện thành Phật trước đức Phật 
Nhiên Đăng (Dipañkara), cho đến năm sau khi đức Cò- 
đàm giác ngộ, khi ngài an trú ở Tịnh xá Kỳ-viên 
(Jetavana). 


Loại còn lại là tài liệu tiéu sử được đưa ghi chép vào 
biên niên sử Phật giáo của Tích-lan (Tích Lan). Những 
thư tịch này mô tả các chuyến không hành bằng thần 
thông lực thiền định của Phật đến hòn đảo này và sau 








theo dấu ảnh hưởng của hai 'thân' Ngài trên đảo sau 
khi Ngài diệt độ. 

Tức là, chúng theo dấu việc mang xá-lợi của Ngài 
đến đảo, chứng minh cho xá-lợi bao hàm thần thông lợi 
lạc, và Pháp thân của Ngài, tức kho tàng giáo pháp. 
Thân thứ nhất khiến liên tưởng sắc thân Phật, còn thân 
thứ hai liên tưởng trí Phật. 


Những trích đoạn trong chương “Cuộc đời của đức 
Phát lịch sử' của sách này là những tuyển dịch từ các 
khé kinh (sutta) và luật (vinaya) hệ Pali về cuộc đời và 
con người của đức Phật. Những trích đoạn này bao 
gồm tư liệu về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
Ngài, và cho thầy một vài nét về phẩm cách của Ngài. 

Các mô tả vé đặc điểm con người cũng như siêu việt 
con người hy vọng rằng sẽ giúp cho người đọc hiểu 
được cuộc đời và con người của vị đại nhân vị tha vô 
ngã du hành không mệt mỏi dọc thung lũng sông Hằng 
ở Án-độ, lập nên Phật giáo vì lợi ích của thế gian. 


7. Một số từ ngữ và danh xưng có ý nghĩa: 
Bó-tát (bodhisatta), Ma vương (Mãra) và Pham 
thiên (brahm3) 


Bó-tát (Bodhisatta): Trước khi thành Phật, từ lúc 
phát nguyện thành Phật, trong một đời quá khứ xa 
xưa, Ngài được gọi là Bó-tát (Pali. bodhisatta, Skt. 
bodhisattva). 

Từ này có nghĩa là một chúng sanh hướng đến 
chứng đắc bồ-đề, tức giác ngó.! ! Theo định nghĩa của 
một chú giải Ê, Bồ-tát là một người đang hành hoạt 
hướng đến giác ngộ (bujjhanaka- satto), một vi thắng 
tiến đang tiến đến chứng ngộ Chánh đẳng chánh giác 
(sammà-sambodhim gantum arahã satto). 

Trong truyền thống Đại thừa và Kim cang thừa, từ 
Bồ-tát được dùng chỉ cho nhân vật lý tưởng, bằng tâm 
bi nhắm cứu độ mọi chúng sanh, đặc biệt là nhắm 
chứng đắc Chánh đẳng chánh giác dé có đủ phuong 
tiện thiện xảo và trí tuệ (xem *M.I.2 dưới đây). 





the island after his death. 

That is, they trace the bringing to the island of his 
physical relics, seen to contain something of his 
beneficent power, and his Dhamma- body, or collection 
of teachings. The first is a link back to the Buddha's 
physical body, the second links to his mind. 


The selections in the Life of the historical Buddha 
chapter of this book are translations from the Pali 
suttas and the vinaya texts on the life and the person of 
the Buddha. These selections include material on 
significant events in his life, and show something of his 
nature. 

The descriptions of his human as well as 
superhuman characteristics are expected to serve the 
reader for understanding the life and the person of that 
greatest selfless being who, wandering tirelessly along 
the Ganges valley in India, established Buddhism for 
the benefit of the world. 


7. Some significant terms and names: bodhisatta, 
Māra and brahmà 


Bodhisatta: prior to the Buddha's awakening, from 
the time of his vowing, in a long-past life, to become a 


Buddha, he is known as a bodhisatta (Pali, Skt 
bodhisattva). 
This means a being destined to attain Bodhi, 


awakening. 1 1 As one commentary defines t12 a 


bodhisatta is one who is working towards awakening 
(bujjhanaka-satto), a being who is worthy of moving 
towards the realization of the perfect awakening 
(sammà-sambodhim gantum arahā satto). 

In the Mahāyāna and Vajrayāna traditions, the term 
bodhisattva is used for the ideal person, 
compassionately aiming to aid other beings, especially 
by attaining the perfect awakening that allows their 
skilful and wise guidance (see *MI.2, below). 


48 





đó, truy tìm ảnh hưởng mà hai “thân” của Ngài đã có 
trên đảo sau khi Ngài nhập diệt. 

Tức là, lần theo dấu vết của việc mang xá-lợi của 
Ngài đến đảo, chứng minh thần thông lợi lạc và pháp 
thân hay bộ kho tàng giáo pháp của Ngài. Thân thứ 
nhất khiến liên tưởng đến sắc thân của Phật, còn thân 
thứ hai liên tưởng đến trí tuệ của Ngài. 


Các trích đoạn chọn lọc trong mục Cuộc đời của đức 
Phật lịch sử của quyễn sách này là các bản dịch từ các 
bài kế kinh tiếng Pāli và các văn bản Luật (vinaya) về 
cuộc đời và con người của đức Phật. Những trích đoạn 
chọn lọc này bao gôm tài liệu về các sự kiện quan 
trọng trong cuộc đời của Ngài và thể hiện vài nét về 
phẩm chất của Ngài. 

Những mô tả về đặc điểm con người cũng như 
những đặc điểm siêu phàm của Ngài hy vọng sẽ giúp 
người đọc hiểu được cuộc đời và con người của đắng 
vi nhân vị tha phi ngã du hành không mệt mỏi dọc theo 
thung lũng sông Hằng ở Án Độ, lập nên Phật giáo vì lợi 
ích của thế gian. 


7. MỘT SÓ THUẬT NGỮ VÀ DANH XƯNG QUAN 
TRỌNG: BÒ-TÁT (BODHISATTA, MA VƯƠNG 
(MĀRA) VÀ PHAM THIÊN (BRAHMÄ) 


Bồ-tát (bodhisatta): trước khi thành Phật, từ lúc Ngài 
phát nguyện thành Phật thì trong một kiếp quá khứ xa 
xưa, Ngài được gọi là Bó-tát (P. bodhisatta, S. 
bodhisattva). 

Điều này có nghĩa là một chúng sinh hướng đến 
chứng đắc bồ-đề (bodhi), tức là giác ngó.9 Theo định 
nghĩa của một chú giải,9 Bó-tát (bodhisatta) là người 
đang hành động hướng đến sự giác ngộ (bujJhanaka- 
satto), vị xứng dáng thẳng tiến tới nhận thức vé sự giác 
ngộ viên mãn (Chánh đẳng Chánh giác, sammä- 
sambodhim gantum araha satto). 

Trong truyền thống Đại thừa (Mahãyãna) và Kim 
cương thừa (Vajrayána), thuật ngữ Bồ-tát (bodhisattva) 
được sử dụng để chỉ cho nhân vật lý tưởng, nhằm mục 
đích cứu độ chúng sinh khác bằng cái tâm từ bi, đặc 
biệt nhằm chứng đắc Chánh dáng Chánh giác dé họ có 
đủ các phương tiện dẫn dắt khéo léo và khôn ngoan 
(xem *MI. 2, dưới đây). 








Ma (Māra): cũng gọi là ‘Pāpimā’ (Ma Ba-tuần), tức 
'Ác ma', tên gọi âm hưởng từ thần chết trong Veda là 
Pãpmaã Mrtyu. Trong Phật giáo, một bản chú giải nói 
rằng l3: 'Gọi Mãra là vì, bằng cách xúi giục chúng sanh 
(làm) những điều tự hại, nó giết (mãrefi) chúng’. Vì vậy, 
mára có nghĩa là 'đưa đến sự chết, 'chét chóc, và 
Mãra là “Thần Chết. 


Nó là thần cám dỗ dẫn vào lạc lối (Thiên Ma Ba-tuần) 
đang ngự trên tầng tối cao của các trời cõi dục, với ý 
đồ trì kéo mọi người đọa lạc bằng cách giam giữ chúng 
trong phạm vi ảnh hưởng của nó, tức là dục giới. 

Nó cố ý khuyến khích hành vi bất thiện và thậm chí 
hành vi tà đạo, chẳng hạn như tế tự của Bà-la-môn 
giáo, làm cho người ta bị mê hoặc bởi những khía cạnh 
hấp dẫn của thế giới hữu vi, và do đó bị ràng buộc vào 
cõi sanh tử. Đó là một hiện thân sống động của vô 
minh và những chấp trước được nuôi dưỡng bởi vô 
minh, nó ngăn cản đức Phật nỗ lực khai ngộ chúng 
sanh. 


Mỗi cư xứ hữu tình trong vũ trụ đều có một Mãra, và 
Mãra không phải là thường hằng, mà hiện hành chiếm 
giữ một vị trí đặc biệt trong một giới hệ. 

Cũng như 'Mãra' (viết hoa) là tên của thần cám dỗ, 
từ màra (viết thường) cũng được dùng dé chỉ cho 
những gì 'sẽ phải chết, tức bất cứ thứ gì lệ thuộc vô 
thường, hoại diệt (Samyutta-nikàya III.189), và nó chỉ 
cho cái đặc trưng tệ ác, pàpa, có trong tâm tánh con 
người, làm dập tắt ánh sáng cố hữu tỏ lỗi giác ngộ. 


Phạm thiên (Brahmä): những vị thần cao cáp được 
gọi là Phạm thiên, và quan trọng nhất trong số đó là 
Đại Phạm thiên, mà mỗi thế giới hệ có một vị. Trong 
Bà-la-môn giáo, ông được xem là đắng sáng tạo thế 
giới, nhưng trong Phật giáo, ông cũng như tất cả chúng 
sanh chưa giác ngộ, vân lệ thuộc trong sanh tử luân 
chuyển, mặc dù có phú bẩm đức nhân từ cao cả. 

Phật giáo cũng sử dụng từ Phạm thiên trong nghĩa 
phó thông của từ seffha, tức 'trưởng thượng”, và theo 





Māra: also known as 'Papima', the ‘Bad / Evil One', 
whose name echoes the Vedic Pàpmaà Mrtyu, 'Evil 


Death'. In Buddhism, one commentary says: !3 'He is 
Māra since, in inciting beings (to do) that which is to 
their detriment, he kills (màreti) them’. So māra means 
'death-bringing', ‘deadly’, and Māra is ‘the Deadly One’. 


A misguided tempter-deity dwelling in the highest of 
the lower (sense-desire) heavens, he tries to weight 
people down by keeping them within his main scope of 
influence, the field of sensual pleasures. 

He is intent on encouraging both bad behaviour and 
even some religious behaviour, such as Brahmanic 
sacrifice, which keeps people entranced by the 
attractive aspects of the conditioned world, and hence 
bound to the realm of rebirth and re-death. He is a 
living embodiment of spiritual ignorance and the 
clinging attachment fed by it, who worked to hinder the 
Buddha in his efforts. 


Each inhabited region of the universe is said to have 
its Mara, and a Māra is not eternal, but is the current 
holder of a kind of cosmic position. 

As well as ‘Māra’ as the name of a tempter-deity, the 
term māra is also used to refer to other 'mortal' or 
'deadly' things, namely anything impermanent and 
subject to death (Samyutta-nikaya 11.189), and refers 
to the negative, pàpa, traits found in the human mind, 
that stifle its bright potential for awakening. 


Brahma: the higher deities are known as brahmäs, 
and the most important of them is a Great Brahma, with 
each world-system having one. In Brahmanism he is 
seen as creator of the world, but in Buddhism he is 
seen, like all unawakened beings, as within the round 
of rebirths and re-death, though he is endowed with 
great compassion. 

Buddhism also uses the term brahmã in the general 
sense of seffha, 'supreme', and in this sense the 


49 





Ma vương (mãra): Còn được gọi là “ma ba-tuần” 
(Pāpimā), hay “ác ma," tên gọi âm hưởng từ thần chết 
trong Vé-dà là Pãpmã Mrtyu, “tử thần ác.” Trong Phật 
giáo, một bản Chú giải nói rằng:!Ũ “Nó gọi là ma 
vương (mãra) là bởi vì, khi xúi giục các chúng sinh 
(làm) điều có hại cho họ, nó sẽ giết (māreti) họ.” Vì vậy, 
māra có nghĩa là “đem đến cái chết,” “chết chóc" và 
mãra là “thần chết.” 


Ma là vị thần cám dỗ dẫn người ta vào u mé sai làm, 
trú ngụ ở tầng cao nhất của cõi dục (ham muốn), với ý 
đồ trì kéo mọi người đọa lạc bằng cách giam giữ họ 
trong phạm vi ảnh hưởng chính của nó, tức là cõi dục. 

Nó có ý khuyến khích hành vi bát thiện và thậm chí 
mót só hành vi tà dao, cháng han nhu su hién té cüa 
Bà-la-món, khién con người bi mê hoặc bởi những khía 
cạnh hấp dẫn của thế giới hữu vi và do đó, bị ràng 
buộc vào cõi sinh tử luân hồi. Nó là một hiện thân sống 
động của sự vô minh và chấp trước đeo bám được 
nuôi dưỡng bởi vô mình, nó ngăn cản không cho đức 
Phật tinh tắn hành đạo. 


Mỗi khu vực sinh sống trong vũ trụ đều có một mãra 
và māra không phải là thường hằng, mà hiện nắm giữ 
vị trí đặc biệt trong vũ trụ. 

“Mãra" (viết hoa) là tên của vị thần cám dỗ thì thuật 
ngữ mãra (viết thường) cũng được sử dụng để chỉ 
những thứ “phàm trần” hoặc “chết chóc” khác, cụ thể là 
bất cứ thứ gì là vô thường và hoại diệt (Kinh tương ưng 
Ill. 189) và đề cập đến những đặc trưng tiêu cực xấu 
ác, papa, được tim thấy trong tâm trí con người, ngăn 
cản tiềm năng thức tỉnh giác ngộ tươi sáng của tâm trí 
con người. 


Phạm thiên (Brahmä): các thần cao hơn được gọi là 
Phạm thiên (brahm3), quan trọng nhất trong số đó là vị 
Đại Phạm thiên, với mỗi hệ thống thế giới có vị. Trong 
Bà-la-môn giáo, ông được xem là đắng sáng tạo ra thế 
giới, nhưng trong Phật giáo, ông được xem, giống như 
tất cả những chúng sinh chưa giác ngộ, vẫn trôi lăn 
trong vòng sinh tử luân hồi, mặc dù ông có lòng từ bi vĩ 
đại. 

Phật giáo cũng sử dụng thuật ngữ brahmà theo 








nghĩa này, đức Phật có tôn hiệu là Phạm hữư' (*Th.4). 


G.A. Somaratne 
Peter Harvey 





Buddha is said to have ‘become brahmä' (*Th.4). 


G.A. Somaratne 
Peter Harvey 


50 





nghĩa chung của settha, tức là “tối thượng” và theo 
nghĩa này, đức Phật được cho là dà “trở thành Pham 
thiên” (*Th.4). 


G.A. SOMARATNE 
PETER HARVEY 








Chú thích 


4 Nhưng không phải là thức tinh' theo nghĩa một 
người có kinh nghiệm thức tỉnh về một phẩm tính hoặc 
kinh nghiệm mới mẻ nào đó mà chưa đến mức sung 
mãn hoàn toàn. Đức Phật là vị tu tâm viên mãn. 


5 Anh ngữ 'blessed one', phát âm 'bless-ed one'. 


6 Jambudipa (Diém-phu-dé, châu lục Hồng táo), một 
thuật ngữ có nghĩa đại khái là tiêu lục địa Ẩn-độ. 


7 Câu chuyện nhìn thấy một người già... lần đầu tiên 
dựa trên tường thuật kinh dién vé những kinh nghiệm 
của đức Phật quá khứ Vipassï (Digha- nikãya l|.21-29). 


8 Ngụ ý rằng gia đình Ngài chẳng biết về ý định xuất 
gia làm sa-môn của Ngài; nhưng trong tường thuật kinh 
điên ở ”L.8, thì song thân Ngài déu biệt và rât buôn 
khổ. 


9 Trước đây được biết ở phương Tây là Benares. 
dạng Sanskrit: 


Aniruddha, 
Prasenajit 


,10 Các tên ở trên là dang Pāli; 
Sariputra, | Maudgalyayana, X Ananda, 
Ksema,Utpalavarna, Anathapindada, 
Ko$ala, Citta và Vi$akha. 

11 Từ Sanskrit sattva có nghĩa là 'chüng sanh', và từ 
Pali satta cũng có thé có nghĩa nhu vậy, nhưng thuc té 
có thé phái sinh từ Sanskrit sakta, với chữ bodhi-sakta 
nghĩa là 'người kêt buộc với giác ngô’. 

12 Chú giải Kinh Tập (Sutta-nipata) II.486. 


13 Chú giải Cảm Hứng Ngữ (Udãna) 325. 





Notes 


4 But not meaning 'awakened' in the sense of being a 
person who has experienced the awakening of some 
new quality or experience, which is yet to mature fully. 
A Buddha is a fully matured spiritual being. 


5 Pronounced as 'bless-ed one’. 


6 Jambudipa, a term roughly meaning the Indian sub- 
continent. 


7 The story of seeing an old person etc. for the first 
time is based on a canonical account of the 
experiences of the past Buddha Vipassti (Digha-nikaya 
II.21—29). 


8 Implying that his family did not know of his plan to 
become a renunciant; but in the canonical account in 
*L.8, his parents knew of this and were upset by it. 


9 Previously known in the West as Benares. 

10 The above names are in Pāli; their Sanskrit forms 
are: Sãriputra, Maudgalyayana, Ananda, Aniruddha, 
Ksema,  Utpalavarna, X Anathapindada,  Prasenajit 
Koéala, Citta and Vi$akha. 

11 Sanskrit sattva means a ‘being’, and Pāli satta can 
mean the same, but may actually have derived from 
Sanskrit sakta, with bodhi-sakta meaning 'one bound to 
awakening’. 


12 Sutta-nipāta commentary 11.486. 


13 Udāna commentary 325. 


51 





Chú thích 


1 Nhưng không có nghĩa là “thức tỉnh” theo nghĩa là 
một người đã trải qua sự thức tỉnh của một số phẩm 
chát hoặc kinh nghiệm mới, mà chưa đến mức trưởng 
thành hoàn toàn. vị Phật là một sinh thê tâm linh hoàn 
toàn trưởng thành. 


2 Tiếng Anh “blessed one,” dịch thoát nghĩa của Thế 
Tôn. 


3 Jambudipa (Diém-phü-dé), một thuật ngữ dai khái 
có nghĩa là tiêu lục địa Ấn Độ. 


4 Câu chuyện về lần đầu tiên nhìn thấy một người 
già, v.v... dựa trên lời tường thuật kinh điển về những 
kinh nghiệm của Đức Phật Vipassi trong quá khứ 
(Trường Bộ kinh, Digha-nikaya ll.21-29). 


5 .Ngụ ý rằng gia đình Ngài không biết về ý định trở 
thành một người xuất gia của Ngài; nhưng trong lời 
tường thuật kinh điển ở * L.8, cha mẹ Ngài đều biết 
điều này và rất buồn khổ. 


6 Trước đây được biết đến ở phương tây là Benares. 


7 Các tên trên là tiếng Pali; 

Sariputra, Maudgalyäyana, ^ Ananda, 
Ksema, | Utpalavarnà, | Anathapindada, 
Ko$ala, Citta và Vi$akha. 


dang Sanskrit là: 
Aniruddha, 
Prasenajit 


8 Từ tiếng Sanskrit sattva nghĩa là một “chúng sinh” 
và từ tiếng Pāli satta cüng có thé đồng nghĩa, nhưng 
thực sự có thé bắt nguồn từ Sanskrit sakta, với từ 


bodhi-sakta có nghĩa “người kết buộc với sự giác ngộ. 
9 Chú giải Kinh tập (Sutta-nipäia) II.486. 


10 Chú giải Cảm hứng ngữ (Udãna) 325. 








Ill. Táng-già - Chúng hội đệ tử 


1. 


Các đệ tử của đức Phát bao gồm chư tỳ-kheo (cũng 
âm là ti- khâu, bí-xó; Pali. bhikkhu, Skt. bhiksu), tỳ- 
kheo-ni (Pali. bhikkhuni, Skt. bhiksuni), nam cư sĩ và 
nữ cu sĩ. Bốn nhóm này được goi là bón ‘chúng’ (Pāli. 
parisã, Skt. parisal). 

Chữ Táng-già, gọi tắt là Tăng, Sañigha (Skt. Samgha) 


hay “chúng hội” (cộng đồng), theo nghĩa cao nhất chỉ 


cho “Thánh Chúng" bao gôm những vị xuât gia hay tại 
gia đã giác ngộ hoàn toàn hoặc môt phân. 


Điễn hình nhất, tuy vậy, từ này chỉ cho hội chúng các 
tỳ-kheo và/hoặc tỳ-kheo-ni, mà đời sống đặc biệt nhắm 
đến duy trì chánh dao giác ngộ, cũng với bạn đồng tu 
tương trợ lập thành toàn bộ đời sống pham hanh' 
(*Th.86) và Táng-già tu đạo là biểu tượng của Thánh 
Tăng. 

Tăng theo nghĩa rộng nhất đôi khi cũng được dùng 
dé chỉ cho cả bón chúng (Aħguttara-nikāya II.8) — ý 
nghĩa này trở thành cộng thông trong các nhóm Đại 
thừa (Mahäyäna). 


Các từ ty-kheo (bhikkhu) và ty-kheo-ni (bhikkhuni) 
nguyên nghĩa chỉ cho là 'nam khát sĩ và 'nữ khát sĩ. 
Nguồn gốc khất thực của những từ này, vẫn còn được 
dùng theo các ngoại diên đa dạng, biểu tượng cho sự 
thoát ly các hoạt động thế tục thường tình: điều này 
phụ trợ cho đức khiêm cung, và cũng đảm bảo không 
để cho bị cách ly với tục gia đệ tử. 


Sự trao dói cho-nhận lẫn nhau giữa nhung người tại 
gia và xuất gia được nói là mang lại lợi ích cho cả hai 
phía (xem *Th.190). Mối quan hệ tăng-tục mật thiết 
thường xuyên này khiến cho các tỳ-kheo không giống 
như hầu hết các tu sĩ Cơ- đốc. 

Tỳ-kheo khác với các tu sĩ kia ở chỗ họ không nhất 
thiết phải khán hứa trọn đời, và cũng không lập thệ 
vâng phục (dù trong năm năm đầu họ sống y chỉ nơi 
một vị trưởng thượng). 





Introduction to the Sangha, or community of 
disciples 


1. 


The Buddha's disciples consisted of monks (Pāli 
bhikkhu, Skt bhiksu) nuns (Pali bhikkhuni, Skt 


bhiksuni), laymen and laywomen. These groups are 
known as the four 'assemblies' (Pali parisa, Skt 
parisat). 


The term Sangha (Skt Samgha) or ‘Community’ 
refers in its highest sense to the 'Noble' Sangha of 
those, monastic or lay, who are fully or partially 
awakened. 


Most typically, though, it refers to the community of 
monks and/or nuns, whose lifestyle is especially 
designed to support the path to awakening, with its 
supportive friendship being 'the whole of the holy life' 
(*Th.86), and the monastic Sangha symbolises the 
Noble Sangha. 

'Sangha' in its widest sense was also occasionally 
used of all the four 'assemblies' (Ariguttara-nikàya 11.8) 
— a sense which became not uncommon in Mahäyäna 
circles. 


The terms bhikkhu and bhikkhuni literally mean 
'almsman' and 'almswoman'. The original mendicancy 
of these, still current to varying extents, symbolized 
renunciaton of normal  worldly activities and 
involvements: this was an aid to humility, and also 
ensured against becoming isolated from the laity. 


It is said that the mutual giving of laypeople and 
monastics brings benefit to both (see "Th.190). The 
often close lay-monastic relationship makes bhikkhus 
unlike most Christian ‘monks’. 

They also differ from these in that their undertakings 
are not always taken for life, and in that they take no 
vow of obedience (though for their first five years, they 
live under dependence on a senior). 


52 





GIỚI THIEU VÉ TÁNG DOÀN: 
CỘNG ĐÔNG TÂM LINH 


1. KHÁI QUÁT 


Các đệ tử của Phật bao gồm các vị tăng sĩ hay còn 
gọi là Ty-kheo (P. bhikkhu, S. bhiksu), ni hay còn gọi là 
Ty-kheo-ni (P. bhikkhuni, S. bhiksuni), nam cu sĩ và nữ 
cư sĩ. Những nhóm này được goi là bón “chúng” (P. 
parisa). 

Thuật ngữ Tăng đoàn (P. Sangha, S. Samgha) hay 
“Cộng đồng” (hội chúng) được dùng theo nghĩa cao 
nhất để chỉ Tăng đoàn “cao quý” (Thánh chúng) gồm 
những người xuất gia hay tại gia, đã giác ngộ hoàn 
toàn hoặc một phần. 


Tuy nhiên, điển hình nhất, nó đề cập đến cộng đồng 
các Tỳ-kheo và hoặc Tỳ-kheo-ni, những người có lối 
sống đặc biệt nhằm hỗ trợ con đường giác ngộ, với 
những bạn đồng tu tương trợ lập thành là “toàn bộ đời 
sống hạnh thánh (*7h.86) và Tăng đoàn xuất gia tượng 
trưng cho Tăng đoàn cao quý (Thánh chúng). 

“Tăng đoàn” theo nghĩa rộng nhất của nó cũng đôi 
khi được dùng cho cả bốn “chúng” (Ariguttara-nikaya II. 
8) - một ý nghĩa trở thành phổ biến trong giới Đại thừa 
(Mahàyàna). 


Các thuật ngữ Ty-kheo (bhikkhu) và Ty-kheo-ni 
(bhikkhuni) có nghĩa den là “nam khát sĩ” và “nữ khát 
sĩ” Nguồn gốc sự khát thực của những từ này, hiện 
vẫn còn được dùng với các phạm vi khác nhau, tượng 
trưng cho việc thoát ly các hoạt động bình thường của 
thế gian: Đây là một sự phụ trợ cho đức khiêm tốn và 
cũng đảm bảo không trở nên cô lập với người thế tục. 


Sự cho đi nhận lại lẫn nhau giữa cư sĩ và người xuất 
gia được cho là mang lại lợi ích cho cả hai bên (xem 
*Th.190). Mối quan hệ thường xuyên gần gũi giữa cư 
sĩ và tăng ni khiến các Tỳ-kheo không giống như hầu 
hết các “tu sĩ” theo đạo Thiên chúa. 

Tỳ-kheo cũng khác những điều này ở chỗ họ không 
nhất thiết thực hiện khán hứa suốt đời và họ không lập 
thệ tuân phục (mặc dù trong năm năm đầu tiên, họ 
sống phụ thuộc vào bậc trưởng thượng). 








Đức Phật xem trọng khả năng tự lực, và lưu lại Tăng- 
già tu đạo như là một cộng đồng gồm các cá nhân 
cùng sống chung dưới sự hướng dẫn của Pháp và 
Luật. 

Phận sự của các thành viên trong cộng đồng này là 
tinh tấn tu tập, và vận dụng kiến thức cùng kinh nghiệm 
về Pháp của mình để hướng dẫn người khác khi được 
hỏi: không làm trung gian giữa Thượng đế và loài 
người, hoặc hành các lễ nghi theo chu kỳ sinh hoạt. 

Tuy nhiên, trong tu hành thì họ đã phục vụ hàng tại 
gia bằng nhiều cách như các giáo sĩ. 


2. Luật lệ tu đạo 


Đời sống của các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni được quy 
định bởi giới luật (vinaya, Hán âm: ti-nai-da / ti-ni), có 
nghĩa là 'nhờ đó dẫn đi (giải thoát dau khó). 

Những thành tố chính của bó phận thánh điển này là 
luật điển gồm các quy luật tu luyện (Pali. pãƒimokkha, 
Skt. prãfimoksa, Hán âm: ba-la-đề-mộc- xoa, nghĩa: 
biệt giải thoát), một bộ cho các tỳ-kheo và một bộ cho 
các tỳ-kheo-ni, và các quy tắc điều hành sống chung 
hòa hiệp và các nghi thức tăng sự. 

Luật (vinaya) nghiêm khắc chế ngự sống buông lung 
theo các ham muốn, khích lệ lối sống hoàn toàn tự ché, 
tinh lặng, lợi lac cho chính mình và là tám gương sáng 
gây tín tâm trong hàng cư sĩ. 


Trong một vài phương diện, nó cũng có thể xem 
tương tự một đằng như quy định nghề nghiệp và đằng 
khác quy định thé thao. Các điều luật này không hoàn 
toàn là những cắm chỉ mà chỉ như là những hỗ trợ tu 
tập yêu cầu những ai tuân thủ đều thường xuyên có 
chánh niệm. 

Do phải thường trực đối diện với những ranh giới 
han ché, họ càng y thức rõ hon về 'tham, sân và si' của 
mình, và có thể đối trị chúng tốt hơn. 


Các chúng huynh đệ đồng tu đã phát triển các bộ luật 
khác nhau từ bộ luật nguyên thủy có lẽ chỉ gồm 150 
điều, mặc dù các luật này tương đồng về nội dung và 
hầu hết các chỉ tiết. 

Ba trong số đó vẫn còn hiện hành, thảy đều có niên 
đại từ thời tiền Đại thừa: luật Thượng tọa bộ 
(Theraväda) gồm 227 điều cho ty-kheo (311 cho ty- 





The Buddha valued self-reliance, and left the 
monastic Sangha as a community of individuals sharing 
a life under the guidance of Dhamma and Vinaya. 

The job of its members is to strive for their own 
spiritual development, and use their knowledge and 
experience of Dhamma to guide others, when asked: 
not to act as an intermediary between God and 
humankind, or officiate at life-cycle rites. 

Nevertheless, in practice they have come to serve the 
laity in several priest-like ways. 


2. Monastic rules 


The life of monks and nuns is regulated by the 
vinaya, meaning 'that by which one is led out (from 
suffering). 

The main components of this section of scriptures are 
a code of training-rules (Pāli (pàtimokkha, Skt 
pratimoksa) for monks, one for nuns, and ordinances 
for the smooth running of communal life and 
ceremonies. 

The vinaya drastically limits the indulgence of 
desires, and promotes a very self-controlled, calm way 
of life, of benefit to the monks and nuns themselves 
and an example which inspires confidence among 
laypeople. 


In some ways, it can be likened both to a code of 
professional conduct and one of sports training. The 
rules are not so much prohibitions as aids to spiritual 
training that require those observing them to be ever 
mindful. 

By constantly coming up against limiting boundaries, 
they are made more aware of their 'greed, hatred and 
delusion', and so are better able to deal with them. 


The early monastic fraternities developed different 
versions of the original code of perhaps 150 rules, 
though the codes agreed in substance and most of the 
details. 

Three are still in use, all dating from the pre- 
Mahäyäna period: the Theravada code of 227 rules for 
monks (311 for nuns) is the one used by the Theravada 


53 





Đức Phát coi trong su tự lực và luu lại Tăng đoàn 
xuất gia như một cộng đồng các cá nhân cùng chung 
sống dưới sự hướng dẫn của giáo pháp và giới luật. 

Phận sự của các thành viên là tinh tán tu tập phát 
triển tâm linh cho chính họ và sử dụng kiến thức và 
kinh nghiệm về giáo pháp của họ để hướng dẫn những 
người khác, khi được yêu cầu: không đóng vai trò trung 
gian giữa chúa và loài người, hoặc chủ trì các nghi 
thức vòng đời. 

Tuy nhiên, trên thực té, họ đã đến dé phục vụ hàng 
tại gia theo nhiều cách giống như giáo sĩ, linh mục. 


2. LUAT TU ĐẠO 


Đời sống của các vị tăng sĩ ni được quy định theo 
giới luật (vinaya, Hán âm: ti-nai-da, ti-ni), có nghĩa là 
“nhờ đó mà người ta được dẫn ra (khỏi khổ đau).” 

Các thành phần chính của phần kinh dién này là bộ 
quy tác tu luyện (P. pàtimokkha, S. pratimoksa, Hán 
âm: ba-la-dé-móc-xoa, nghĩa: biệt giải thoát), một bộ 
dành cho các Tỳ-kheo, một bộ dành cho các Tỳ-kheo- 
ni và các giới khoản sắc lệnh để điều hành sống chung 
và nghi lễ cộng đồng diễn ra suôn sé. 

Giới luật (vinaya) hạn ché đáng ké sự ham muốn dục 
vọng và thúc đấy lối sống rất tự chủ, điềm tĩnh, mang 
lại lợi lạc cho bản thân các vị tăng sĩ ni và là tám gây 
tín tâm trong hàng cư sĩ tại gia. 


Về mặt nào đó, nó có thé được ví như là một quy tác 
ứng xử nghề nghiệp và là quy định trong huấn luyện 
môn thể thao. Các quy tắc không phải là quá nhiều 
cám đoán mà là trợ giúp cho việc rèn luyện tinh thần 
đòi hỏi những người tuân thủ phải luôn luôn chính 
niệm. 

Do liên tục dói diên các ranh giói giói han, họ nhân 
thức rõ hơn về “tham, sân, si” của mình và như vậy có 
thể đối trị với chúng tốt hơn. 


Các chúng huynh đệ đồng tu ban đầu đã phát triển 
các phiên bản khác nhau của bộ luật Thượng tọa bộ có 
lẽ là 150 quy tắc, mặc dù các bộ luật đã thống nhất về 
bản chát và hầu hết các chi tiết. 

Ba bộ luật hiện vẫn đang được sử dụng, tất cả đều 
có niên đại từ thời tiền Đại thừa: Bộ luật Thượng tọa bộ 
(Theraváda) gồm 227 giới khoản dành cho các Tỳ-kheo 








kheo-ni) là luật được áp dụng trong các tự viện 
Thượng tọa bộ của Phật giáo Nam phương, 

luật Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ (Müla- 
Sarvästivada) gồm 258 điều cho ty-kheo (366 cho ty- 
kheo-ni) được áp dụng trong các tự viện Kim cang 
thừa (Vajrayäna) của truyền thống Phật giáo Bắc 
phương, 

trong khi đó luật Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptaka) 
gồm 250 điều cho tỳ-kheo (348 cho tỳ-kheo-ni) được 
áp dung trong các tự viện Đại thừa (Mahäyäna) của 
Phật giáo Đông phương. 


Tăng đoàn tỳ-kheo-ni hành theo một bộ vinaya đầy 
đủ vẫn tồn tại trong Phật giáo Đông phương, nhưng đã 
suy tàn trong Phật giáo Nam phương và chỉ được giới 
thiệu dưới một hình thức hạn chế trong Phật giáo Bắc 
phương. 

Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20 nó đã được tái lập trong 
Thượng tọa bộ Sri Lanka và đang được hồi sinh ở Phật 
giáo Bắc phương. 

Trong những bài pháp của đức Phật, trong đó miêu 
tả khi Ngài gọi ‘Này các tỳ-kheo', thì điều này có nghĩa 
là Ngài nói với hết thảy những vị xuất gia, cả nam lẫn 
nữ. 


Các giới luật tu đạo nghiêm trọng nhất liên quan đến 
các vi phạm mà ngay lập tức và tự động 'bị khu tán' 
(pãrãjika: Hán âm: ba-la-di, nghĩa: tha thắng, mát phẩm 
chất tỳ-kheo), bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi cộng đồng 
tăng lữ (xem ”V.84): 

cố ý quan hệ tình dục dưới bất cứ hình thức nào; 
trộm cắp vật có giá trị nhất định; giết người; và tuyên 
bố dối trá với hàng cư sĩ là đã chứng đạt các thắng 
pháp của bậc Thượng nhân (thủ đoạn khả dĩ thu hút 
sự cúng dường nhiều hơn). 


Do vì những kết quả nghiệp trọng của nghiệp sẽ dẫn 
đến cho tỳ-kheo nào vi phạm các cấm giới này, cho 
nên tốt hơn hết là lui về làm cư sĩ, vì một cư sĩ dù sao 
vẫn có thể buông thả trong quan hệ tính dục, thay vì 
làm một tỳ-kheo có nguy cơ phạm giới. 

Tầm quan trọng của đời sống độc thân — theo nghĩa 
hoàn toàn tránh quan hệ tính dục —vì rằng hành vi tính 
dục biểu hiện sự tham chấp mãnh liệt, sử dụng nguồn 





monastics of Southern Buddhism, 

the Müla-Sarvastivada code of 258 rules for monks 
(366 for nuns) is used by the Vajrayana monastics 
Northern Buddhism, 

while the Dharmaguptaka code of 250 rules for 
monks (348 for nuns) is used by the Mahayana 
monastics of Eastern Buddhism. 


An order of nuns following a full vinaya have survived 
in Eastern Buddhism, but died out in Southern 
Buddhism and was only introduced in a restricted form 
in Northern Buddhism. 

Since the late twentieth century, though, it has been 
re-introduced in Theravada Sri Lanka and is being 
revived in Northern Buddhism. 

In the Buddha's discourses, when he is described as 
addressing himself to ‘monks’, it has been shown that 
he means all monastics, male and female. 


The most serious monastic rules concern actions, 
which immediately and automatically 'entail defeat 
(parajika) in monastic life and permanent dismissal 
(see *V.84): 

intentional sexual intercourse of any kind; theft of an 
object having some value; murder of a human being; 
and false claims, made to the laity, of having attained 
advanced spiritual states (a possible way of attracting 
more alms). 


As serious karmic consequences are seen to follow 
from a monk breaking these rules, it is held to be better 
to become a layperson, who can at least indulge in 
sexual intercourse, than live as a monk who is in 
danger of breaking the rule against this. 

The importance of celibacy — in the sense of total 
avoidance of sexual intercourse — is that sexual activity 
expresses quite strong attachment, uses energy which 


54 





(311 giới khoản dành cho các Ty-kheo-ni) là bộ luật 
duoc áp dung trong các tu viện Thượng tọa bộ 
(Theraväda) của truyền thống Phật giáo phương Nam, 

bộ Luật Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ (Müla- 
Sarvástiváda) gồm 258 giới khoản dành cho các Ty- 
kheo (366 giới khoản dành cho các Tỳ-kheo-ni) được 
áp dụng tại các tu viện Kim Cương thừa (Vajrayana) 
của truyền thống Phật giáo phương Bắc, 

trong khi bộ luật Pháp tạng bó (Dharmaguptaka) gồm 
250 giới khoản dành cho các Tỳ-kheo (348 giới khoản 
dành cho các Tỳ-kheo-ni) được áp dụng tại các tu viện 
Đại thừa (Mahàyàna) của Phật giáo phương Đông. 


Một dòng Tỳ-kheo-ni tu theo bộ vinaya (luật tang) đầy 
đủ đã tồn tại trong Phật giáo phương Đông, nhưng đã 
suy tàn trong Phật giáo phương Nam và chỉ được giới 
thiệu dưới hình thức hạn chế trong Phật giáo phương 
Bắc. 

Tuy nhiên, kể từ cuối thé kỷ XX, nó đã được tái giới 
thiệu trong Thượng tọa bộ (Theravàda) của Tích Lan 
và đang được hồi phục trong Phật giáo phương Bắc. 

Trong các bài kinh của đức Phật, trong đó mô tả Ngài 
gọi “các Tỳ-kheo” thì điều đó có nghĩa trằng Ngài đề 
cập đến mọi vị xuất gia, cả nam và nữ. 


Các luật lệ tu đạo nghiêm trọng nhất liên quan đến 
các hành động, ngay lập tức và tự động “dẫn đến thất 
bai" (pàràjika, Hán âm: ba-la-di, nghĩa: tha tháng, mát 
phám chát cüa Ty-kheo) bi truc xuát vinh vién ra khói 
đời sống tăng lữ (xem *V.84): 

cố ý giao cấu dưới bát kỳ hình thức nào; trộm cắp đồ 
vật có giá trị nhất định; giết người; và có những tuyên 
bố dối trá với hàng cư sĩ, về việc đã đạt được trạng thái 
chứng đắc tâm linh bậc cao (một cách có thể để thu 
hút sự cúng dường nhiều hơn). 


Do vì những hậu quả nghiệp chướng nghiêm trọng 
Sẽ xảy ra với vi su sau khi vị sư này vi phạm những 
quy tắc này, nên tết hơn là hoàn tục làm cư sĩ, vì là cư 
sĩ thì ít nhất có thé ham muốn quan hé tình dục, thay vi 
sống như một nhà su có nguy cơ phạm giới. 

Tầm quan trọng của đời sống độc thân - theo nghĩa 
là hoàn toàn tránh quan hệ tình dục - là hoạt động tình 
dục thể hiện sự tham chấp khá mạnh mẽ, sử dụng 








năng lượng thay vì hiệu quả hơn, vả lại nó thường dẫn 
dén các trách nhiệm gia đình, làm giảm thời gian nhiêu 
hơn cho việc hành đạo. 


Trong Đại thừa và Kim cang thừa, Táng-già tự viện 
vân giữ vai trò quan trọng ở hầu hết các quốc gia, mặc 
dù hàng cư sĩ mộ dao lẫn các tăng ni đều có thé phát 
Bồ-tát nguyện. 

Ở Nhật Bản, Tăng độc thân hầu như đã được thay 
thế bằng một hàng giáo sĩ có gia đình từ cuối thế kỷ 
thứ hai mươi, và trong Kim cang thừa, các vị thượng 
sư (Skt. guru, Tây Tạng lama) có thể là những người 
xuất gia hoặc có lập gia đình. 

Trong số những vị thầy Kim cang thừa nói danh 
được biết đến như các vị mahã-siddha ('đại thành tựu 
giả), sống từ thé kỷ thứ tám đến thế kỷ mười hai, phần 
lớn không phải thuộc hàng xuất gia và nhiều vị còn có 
hành vi vượt ngoài thông lé. 


Peter Harvey 





could otherwise be used more fruitfully, and generally 
leads to family responsibilities which leave less time for 
spiritual practice. 


In the Mahayana and Vajrayana, the monastic 
Sangha has remained important in most countries, 
though bodhisattva vows are taken by devout laypeople 
as well as by monks and nuns. 

In Japan, the celibate Sangha has mostly been 
replaced by a married priesthood since the late 
nineteenth century, and in the Vajrayana, revered 
teachers (Skt guru, Tibetan lama) may be either 
monastics or married. 

Among a famous set of Vajrayäna teachers known as 
the mahã-siddhas (‘great accomplished ones’), who 
lived from the eight to twelfth century, most were not 
monastics and many were of unconventional 
behaviour. 


Peter Harvey 


55 





năng lượng mà có thể được sử dụng hiệu quả hơn và 
thường dân dén các trách nhiệm gia dinh, khién còn ít 
thời gian hơn cho việc thực hành tu tập. 


Trong Đại thừa và Kim cương thừa, Tăng đoàn xuất 
gia vẫn quan trọng ở hầu hết các quốc gia, mặc dù cư 
sĩ mộ đạo cũng như các vị tăng sĩ ni đều có thể phát 
các lời nguyện hạnh Bồ-tát (bodhisattva). 

Ở Nhật Bản, Tăng đoàn độc thân hầu như đã được 
thay thế bằng giới giáo sĩ lập gia đình kể từ cuối thế ky 
XIX và trong Kim Cương thừa (Vajrayāna), những vị 
thầy đáng kính (S. guru, Lạt-ma Tây Tạng) có thé vừa 
xuất gia vừa lập gia đình. 

Trong số một nhóm các thầy Kim Cương thừa 
(Vajrayana), nỗi tiếng được biết đến như là các Mahà- 
siddha (những bậc thành tựu vĩ đại), sống từ thế ky VIII 
đến thế kỷ XII, hầu hết đều không phải là người xuất 
gia và nhiều vị còn có hành vi bất thường vượt thông 
lệ. 


PETER HARVEY 








IV. Tuyển dịch Phật giáo Thượng tọa bộ 


1. 


Các đoạn văn đánh dấu 'Th.' trong sách này đại diện 
cho kinh điển truyền thống Phật giáo Thượng tọa bộ 
(Theravada). 

Văn hiến thánh điển của Thượng tọa bó được bảo 
tồn trong ngôn ngữ Pāli, theo hình thái hiện tại của nó 
không thé hoàn toàn đồng nhất với bất kỳ ngôn ngữ nói 
có xưa nào của Án-độ, dù rằng nó có nhiều đặc điểm 
ngôn ngữ chung với nhóm các ngôn ngữ Indo-Arya cổ, 
cả trong văn học lẫn khẩu ngữ, và có các đặc điểm 
chính yếu của các thứ tiếng Präkrit Trung Án (Phan 
văn hỗn chủng). 


Nó duy nhất chỉ được tiếp nhận bởi các Phật giáo đồ 
thuộc phái Thượng tọa bó dé bảo tồn những gi mà họ 
xác định là Phật ngôn, rồi sau đó được goi là ‘Pāli’, có 
lẽ vì đây là ngôn ngữ của các kinh điển có thám quyền 
cao nhất, do pāli có nghĩa là 'văn bản' hay ‘kinh dién'. 

Với tín đồ Phật giáo Thượng toa bó, Thánh điển Pali 
được xem là cơ sở thám quyền cho các giáo lý cũng 
như các giới luật Phật chế được tuân thủ trong đời 
sống xuất gia của cộng đồng tăng ni tự nhận là thuộc 
hệ Thượng tọa bộ. 


2. Nội dung Thánh dién Pāli 


Thánh dién Pali góm ba kho lón hay tang, goi là 
pitaka, nguyên nghĩa là 'gió', và do đó cũng được goi là 
‘Ba tạng (Pali. Tipitaka, Skt. Tripitaka), từ ngữ cũng 
được dùng bởi các bó phái so ky khác chi cho tập đại 
thành kinh điển của mình. Nội dung của Thánh điển 
Pāli gồm: 


— Luật tạng (Vinaya-pitaka): tập dai thành kỷ luật tu 
đạo, chủ yếu do chính Đức Phật ban hành, cùng với 
các học xứ cá nhân, và các pháp tắc thường hành 
trong tăng viện để đảm bảo sự chuyên nhất đối với các 
mục tiêu của chúng tăng ni, cũng như để đảm bảo cho 
chúng đệ tử sống chung hòa hiệp nhằm tạo thuận 





Introduction to the selections from Theraväda 
Buddhism 


1. 


The passages marked “Th.' in this book represent the 
textual tradition of the Theravada school of Buddhism. 

The canonical literature of the Theravada school is 
preserved in the Pali language, which in its present 
form cannot be entirely identified with any known 
ancient spoken language of India, although it has many 
linguistic characteristics common to the ancient Indo- 
Aryan group of languages, both literary and spoken, 
and has the principal linguistic characteristics of Middle 
Indian Pràkrits. 


It was exclusively adopted by the Buddhists of the 
Theravada school to preserve what they determined to 
be the word of the Buddha, and came to be known as 
'Pali', probably because it was the language of their 
most authoritative texts, as the word pāli means ‘text’ or 
'scripture'. 

For Theravada Buddhists, the Pāli Canon is 
considered the authoritative foundation for Buddhist 
doctrines as well as for the disciplinary rules and 
regulations adopted in the homeless mode of life of the 
community of monks and nuns who claim a Theravada 
identity. 


2. The content of the Pali Canon 


The Pali Canon consists of three large collections or 
pitakas, literally 'baskets', and so is also known as the 
Tipitaka (‘Three baskets’; in Skt, Tripitaka), a term also 
used by other early schools for their collection of texts. 
The contents of the Pāli Canon are: 


* Vinaya-pitaka: the collection on monastic 
discipline, primarily promulgated by the Buddha 
himself, with rules of individual discipline, and monastic 
regulations to ensure the sincerity of commitment to the 
goals of the community of monks and nuns, as well as 
to ensure harmonious community living so as to 


56 





GIỚI THIỆU VÈ CÁC ĐOẠN KINH 
CỦA PHAT GIÁO THƯỢNG TỌA BO 


1. KHÁI QUÁT 


Những đoạn văn được đánh dấu "Th." trong quyễn 
sách này tiêu biểu cho truyền thống kinh điển của 
trường phái Phật giáo Thượng tọa bộ. 

Văn học kinh điển của trường phái Thượng tọa bộ 
(Theraväda) được bảo tồn, lưu giữ bằng ngôn ngữ 
Pāli, mà theo hinh thái hiện tại không thể hoàn toàn 
giống với bất kỳ ngôn ngữ nói có dai nào đã biét cüa 
Ấn Độ, mặc dù nó có nhiều đặc điểm ngôn ngữ chung 
cho nhóm ngôn ngữ Indo-Aryan cô đại, cả trong văn 
học lẫn khẩu ngữ và có các đặc điểm ngôn ngữ chính 
của Prakrits Trung Án. 


Nó chỉ được các Phật tử của trường phái Thượng 
tọa bộ sử dụng để bảo tồn những gì họ xác định là lời 
của đức Phật và được goi là “Pāli,” có lẽ vi nó là ngôn 
ngữ trong các văn bản có thám quyền nhất của họ, 
như từ P. có nghĩa là “văn bản” hoặc “kinh điển.” 

Đối với Phật tử Thượng toa bộ (Theraväda), Kinh 
điển Pāli được xem là nền tảng có thám quyền cho các 
học thuyết Phật giáo cũng như các quy tắc và luật lệ kỷ 
luật được áp dụng trong phương thức sống vô gia cư 
của cộng đồng các vị tăng sĩ ni tự xưng là Thượng tọa 
bộ (Theravada). 


2. NOI DUNG CỦA KINH BIÉN PALI 


Kinh dién tiéng Pali bao góm ba bó lón hay cón goi là 
Pitaka (tang), nghĩa den là “giỏ” và vì vậy, còn được 
gọi là Tipitaka (Tam tang hay "Ba tang;" S. Tripitaka), 
một thuật ngữ cũng được các trường phái so khai khác 
sử dụng cho bộ sưu tập kinh điển của họ. Nội dung của 
Kinh điển Pāli gồm: 


Luật tạng ( Vinaya-Pitaka): Bộ về kỷ luật tu đạo, chủ 
yếu do chính đức Phật ban hành, với các quy tắc kỷ 
luật cá nhân và các quy định của tu viện dé đảm bảo 
sự chân thành cam kết đối với mục tiêu của cộng đồng 
tăng ni, cũng như đảm bảo sự hài hòa cộng đồng sinh 
sống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được 








duyên cho thành tựu mục đích của đời sống phạm 
hạnh. Tạng này cũng có một ít các tài liệu vê truyện 
tích và giáo lý. 


— Kinh tạng (Sutta-pitaka): tập dai thành các ‘pháp 
thoai', truyền tải những lời dạy của Phật và các dai đệ 
tử, được thuyết trong nhiều dịp khác nhau. Tạng được 
tổ chức thành năm bộ goi là nikaya: 


1. Trường Bộ (Digha-nikàya), hay ‘bô dài gồm 34 
Kinh (5 tập); 


2. Trung Bộ (Majjhima-nikaya), hay 'bó có độ dài 
trung binh' góm 152 Kinh (3 tập): 


3. Tương Ung Bộ (Samyutta-nikaya), hay 'bó liên 
hé theo chủ dé' góm 7,762 Kinh, tập hợp thành 56 chủ 
dé liên hé gọi là tương ưng (samyutta) (5 tập); 


4. Tăng Chi Bộ (Arguttara-nikaya), hay 'bộ tăng số” 
gồm 9,550 bài, tập hợp các kinh theo số mục của mỗi 
pháp (từ một đến mười một) mà các bài kinh nói đến (5 


tập); 


5. Tiêu Bộ (Khuddaka-nikãya), hay 'bộ nhó' gồm 15 
bộ kinh tạp lục được phân thành 20 tập, nhiều kinh 
thuộc thể loại thi kệ, chứa đựng những tài liệu sớm 
nhất lẫn muộn nhất của Thánh dién. 

15 bộ kinh này gồm: 


(a) Tiểu Tung (Khuddaka-pätha), một tập hop các 
‘bài đọc ngàn' dé tụng; 


(b) Pháp Cú (Dhammapada), hay 'các thi kệ về 
Pháp’, một tập hợp nói tiếng gồm 423 thi kệ súc tích, 
đại bộ phận có nội dung đạo đức. Được phiên dịch 
nhiều lần sang các ngôn ngữ phương Tây phản ánh 
tính phó cập của kinh này; 


(c) Cảm Hứng kệ (Udãna), tám mươi bài kinh (sutta) 
ngàn dựa trên cảm hứng tự phát; 


(d) Nhu Thị Thuyết (Itivuttaka), hay '8ược thuyết như 





facilitate the achievement of these very goals of the 
holy life. It also contains a small amount of narrative 
material and teachings. 


* Sufta-pifaka: the collection of ‘discourses’, which 
gives the teachings of the Buddha and some of his 
leading disciples, delivered on a variety of occasions. It 
is organized into five nikayas, or collections: 


The Digha-nikaya, or Long Collection’ of 34 
discourses (3 vols.); 


the Majjhima-nikaàya, or ‘Middle Length Collection’ 
of 152 discourses (3 vols.); 


the Samyutta-nikaàya, or ‘Connected Collection’ of 
7,762 discourses, grouped in fifty-six sections 
(samyutta) according to subject matter (5 vols.); 


the Anguttara-nikaya, or ‘Numerical Collection’ of 
9,550 discourses, grouped according to the number of 
items occurring in lists (from one to eleven) which the 
discourses deal with (5 vols.); 


the Khuddaka-nikāya, or ‘Small Collection’ of 15 
miscellaneous texts in 20 volumes, many in verse form, 
which contain both some of the earliest and some of 
the latest material in the Canon. 

The 15 texts are: 


(a) the Khuddaka-pätha, a short collection of ‘Little 
Readings’ for recitation; 


(b) the Dhammapada, or ‘Verses on Dhamma’, a 
popular collection of 423 pithy verses of a largely 
ethical nature. Its popularity is reflected in the many 
times it has been translated into Western languages; 


(c) the Udàna, eighty short suttas based on inspired 
'Paeans of Joy’; 


(d) the /tivuttaka, or 'As it Was Said': 112 short suttas; 
57 








nhüng muc tiéu chính cüa dói sóng pham hanh. Luát 
tạng cũng chứa một lượng nhỏ tài liệu tường thuật và 
giáo pháp. 


Kinh tạng (Sutta- Pitaka): Tuyn tập các "Pháp 
thoai," trong dó truyền tải những lời dạy của đức Phật 
và một số đại đệ tử của Ngài, được thuyết trong nhiều 
dịp khác nhau. Tang này được tô chức thành năm bộ 
(nikãya), hoặc tuyén tập: 


(i) Trường bộ (Digha-nikãya), hay “Bộ dài” gồm 34 
bài Kinh (3 tập); 


(ii) Trung bó (Majjhima-nikäya), hay “Bộ có độ dài 
trung bình” góm 152 bài Kinh (3 tập); 


(ii) Tương ưng bộ (Samyutta-nikaya), hay “Bộ kinh 
kêt nôi theo chủ dé" góm 7.762 bài Kinh, được nhóm 
lại thành 56 phân (Samyutta) theo chủ dé (5 tập); 


(iv) Táng chi bó (Anguttara-nikaya), hay "Tuyén tập 
số” gồm 9.550 bài Kinh, được nhóm lại theo số lượng 
các mục xuất hiện trong danh sách (từ một đến mười 
một) mà các bài Kinh nói đến (5 tập); 


(v) Tiu bó (Khuddaka-nikãya), hay "bó nhỏ” gồm 
15 bộ Kinh về nhiều chủ đề, phân thành 20 tập, nhiều 
bản ở dạng bài kệ, trong đó có cả một số tài liệu sớm 
nhất và một số tài liệu mới nhất trong Kinh dién. 

15 bộ này gồm: 


(a) Tiểu tụng (Khuddaka-patha), một tuyên tập ngắn 
của “các bài đọc ngăn” đê đọc tụng; 


(b) Pháp cú (Dhammapada), hay “Những câu kệ về 
chân lý,” gồm 423 câu thi kệ súc tích, chủ yếu có nội 
dung vê đạo đức. Sự phó bién cüa Kinh này duoc 
phản ánh qua việc nhiều làn được dich sang các ngón 
ngữ phương Tây; 


(c) Phật t thuyết hay còn goi là Cảm hứng ngữ 
(Udàna), tám mươi bài Kinh (Sutta) ngăn dựa trên cảm 
hứng "Niém vui;" 


(d) Nhu thi thuyét hay cón goi là Kinh Phát thuyét 








vầy: 112 bài kinh (sutta) ngắn; 


(e) Kinh Tập (Suffanipäfa), nhóm các bài kinh’, tập 
hợp 71 kinh (sutta) dang thi kệ, hàm chứa một số tài 
liệu có thể là rất cổ, chẳng hạn như Phẩm 
Tám(Atthaka-vagga); 


(f) Thiên Cung Sự (Vimànavatthu), 'chuyén vé thién 
cung”, kê vé chuyện tái sanh thiên giới; 


(g) Nga Quy Sự (Petavatthu), chuyện về người quá 
vãng”, kê những chuyện tái sanh vào ngạ quỷ; 


(h) Trưởng Lão Kệ (Theragäthäa), những bài kệ của 
các vị trưởng lão', kể chuyện một số ty-kheo thời so kỳ 
đắc quả A-la-hán; 


(i) Trưởng Lão Ni Kệ (Therigäthä), cũng giỗng như 
(h), nhưng cho phía nị; 


(i) Bón Sanh (Jãtaka), tập hợp gồm 547 ‘chuyên bón 
sanh' về các tiền thân của đức Phật, với mục đích minh 
họa các mặt đạo đức và phẩm chất anh hùng của vị 
Bồ-tát (bodhisatta) dang tu tập — chuyện đầy đủ được 
kể trong chú giải, dựa trên các bài kệ thuộc phần 
Thánh điển, cả thảy gồm 6 tập — trong khi đây là bộ 
phận tương đối muộn trong Thánh dién, có lẽ thâu nạp 
nhiều truyện tích dân gian Án-dó. Các chuyén này rát 
phó bién và thường được sử dụng trong các bài kinh; 


(k) Nghĩa Thích (Niddesa), 'diễn giải' trên bó (e); 


(I) Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhidamagga), phân tích 
theo thể loại abhidhamma về một số điểm trong giáo 


pháp (2 tập); 


(m) Thí Du (Apadäna), ‘chuyên kå về nghiệp và quả' 
trong đời quá khứ và hiện tại của các tăng ni trong (h) 
và (i), cùng với một số tư liệu tóm lược về đức Phật và 
các vị Bích- chi-phật (Độc Giác); 





(e) the Sutta-nipàta, the 'Group of Discourses', a 
collection of 71 verse suttas, including some possibly 
very early material such as the Affhaka-vagga; 


(f) the Vimànavatthu, ‘Stories of the Mansions’, on 
heavenly rebirths; 


(g) the Petavatthu, 
ghostly rebirths; 


'Stories of the Departed', on 


(h) the Theragätha, ‘Elders’ Verses’, telling how a 
number of early monks attained arahantship; 


(i) the Therigathà, the same as (h), for nuns; 


(j) the Jàtaka, a collection of 547 ‘Birth Stories’ of 
previous lives of the Buddha, with the aim of illustrating 
points of morality and the heroic qualities of the 
developing bodhisatta — the full stories are told in the 
commentary, based on verses, which are canonical, 
and together they comprise 6 volumes — while this is a 
relatively late portion of the Canon, probably 
incorporating many Indian folk tales, it is extremely 
popular and is often used in sermons; 


(k) the Niddesa, an 'Exposition' on part of (e); 


( the Patisambhida-magga, an abhidhamma-style 
analysis of certain points of doctrine (2 vols.); 


(m) the Apadàna, ‘Stories of Actions and Their 
Results' on past and present lives of monks and nuns 
in (h) and i), with some brief material on the Buddha 
and solitary-buddhas); 


58 





như váy (ltivuttaka), hay "Nhu đã duoc thuyét nhu 
vậy:” 112 bài Kinh (Sutta) ngàn; 


(e) Kinh tập (Sutta-nipàata), "Nhóm các bài kinh,” một 
tập gồm 71 bài Kinh (sutta) dang thi kệ, bao góm một 
sô tài liệu có thé rât sớm nhu Nghĩa Phẩm (Atthaka- 


vagga); 


(f) Thiên cung sự (Vimānavatthu), “Các câu chuyện 
vé Thiên cung,” kê vé chuyên tái sinh trên thiên giới; 


(g) Ngạ quỷ sự  (Petavatthu), “Những câu chuyện vé 
người quá vãng,” về những lần tái sinh vào cõi ngạ 


quỷ; 


(h) Trưởng lão kệ (Theragäthä), “Những bài kệ của 
các Trưởng lão,” kể về cách một số vị Tỳ-kheo thời sơ 
kỳ đắc được quả vị A-la-hán; 


(i) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha), gióng như (h), dành 
cho các Tỳ-kheo-ni; 


(j) Bôn sanh (Jataka), một tuyén tập gồm 547 “Câu 
chuyện Bồn sanh” về các kiếp trước của đức Phật, với 
mục đích minh họa các mặt về đạo đức và phẩm chất 
anh hùng của Bó-tát (bodhisatta) đang tu tập - những 
câu chuyện đầy đủ được kể trong phần chú giải, dựa 
trên các bài kệ vốn thuộc phần kinh điển và cả thảy 
gồm 6 tập -trong khi đây là một phần tương đối muộn 
của bộ Kinh, có lẽ kết hợp nhiều câu chuyện dân gian 
Án Độ, các chuyện này cực kỳ phổ biến và thường 
được sử dụng trong các bài thuyết pháp; 


(k) Thích nghĩa (Niddesa), một “Bản diễn giải” phần 
(e); 


() Vô ngại giải dao hay còn goi là Kinh Phân tích dao 
(PatiSambhidamagga), phân tích theo kiểu A-ti-dat-ma 
(abhidhamma) về một sô quan điểm nhất định của giáo 


pháp (2 quyền); 


(m) Thí dụ (Apadãna), “Những câu chuyện về nghiệp 
và quả” trong đời sống quá khứ và hiện tại của các vị 
tăng sĩ ni trong (h) và (i), cùng với một tư liệu ngắn gon 
về đức Phật và các Phật Độc giác (Bích-chi-Phật); 








(n) Phật Sử (Buddha-vamsa), sử ký về chư Phật, kế 
về 24 vị Phật quá khứ; 


(o) Sở Hành Tạng (Cariya-pitaka), 'gió chứa về sở 
hành, về sở hành của Phật Gotama trong các đời 
trước, tăng trưởng ‘các pháp ba-la-mật (toàn hảo)” của 
một Bồ-tát (bodhisatta) khi Ngài hành hoạt hướng đến 
Phật quả. 


Truyền thống Miến-điện (Burma / Myanmar) còn 
thêm vào Tiêu Bộ (Khuddaka-nikaya): 

(p) Kinh tập yếu (Sutta-sangaha), trích yếu kinh 
điên; 


(q và r) Tang Thích (Petakopadesa), ‘Din giải tạng, 
và Dẫn Đạo Luận (Nettippakarana), '"huóng dán', déu 
duoc quy cho Kaccãna Thera và nhắm đến các chú 
giái su. 


(s) Milinda Sở Ván (Milindapañha), 'nhüng câu hỏi 
của Milinda’: thảo luận giữa vua Milinda và 
Nãgasena Thera. 


— A-ti-dàm tạng (Abhidhamma-pifaka): tập hợp 
'những lời day cao hon’, là một hệ văn hiến học thuật 
chủ yếu trích lục và hệ thống hóa các giáo lý quan yếu 
của kinh (sutta) vận dụng phân tích chi ly về kinh 
nghiệm nhân bản, mót tập hop các pháp hoặc các quá 
trình cơ bản phi tình, gồm cả về sắc và tâm. 


Tạng này bảy bộ, trong đó bộ Pháp Tập 
(Dhammasangani), Phân Biệt (Vibhanga), Giới Luận 
(Dhátukatha) và Song Luận (Yamaka) được dành cho 


viéc phán tích và phán loai các pháp, bó Nhán Thi 


Thiét (Puggalapaññatii) dé phân loại các hang người 
theo phám chát giới đức và tu đức, 

và bộ cuối mà cũng dày nhất, Phát-thü (Pafthãna), dé 
cho thấy các pháp được phân tích và phân loại duyên 
nhau như thế nào mà sanh khởi. 

Bộ thứ năm (Luận Sự — Kathãvaffhu), luận thuật bác 





(n) Buddha-vamsa, 'Chronicle of the Buddhas', on 24 
previous Buddhas; 


(o) the Cariya-pitaka, 'Basket of Conduct, on the 
conduct of Gotama in previous lives, building up the 
'perfections' of a bodhisatta as he worked towards 
Buddhahood. 


The tradition in Burma / Myanmar also includes in the 
Khuddaka-nikaya: 


(p) the Sutta-sangaha, ‘Compendium of Discourses’; 


(q and r) the Petakopadesa, 'Pitaka Disclosure', and 
Nettippakarana, ‘The Guide’, both attributed to 
Kaccaàna Thera and aimed at commentary writers, 


(s) the  Milindaparha, 'Milinda's Questions’: 
discussions between King Milinda and Nãgasena 
Thera. 


* Abhidhamma-pitaka: the collection of 'Further 
teachings', is a scholastic literature which primarily 
extracts and systematizes the key teachings of the 
suttas in terms of a detailed analysis of human 
experience into a set of dhammas or impersonal basic 
processes, mental or physical. 


lt consists of seven books out of which the 
Dhammasangani, Vibhanga, Dhàtukathà and Yamaka 
are devoted to the analysis and classification of 
dhammas, the Puggalapafñiñaiii to the categorization of 
character types according to ethical and spiritual 
qualities, 

and the last and most voluminous book, the 
Patthàna, to showing how the analysed and classified 
dhammas condition each other's arising. 

The fifth book (Kathàvatthu), which deals with a 


59 





(n) Phát sử (Buddhavamsa), “Biên niên sử về chư 
Phật,” vé 24 vị Phát quá khứ; 


(o) Sở Hành Tang (Cariya-Pitaka), “Giỏ chứa hanh 
kiểm,” về hạnh kiểm của đức Có-dàm trong các kiếp 
trước, tăng trưởng “sự hoàn thiện” (ba-la-mật) của Bò- 
tát (bodhisatta) khi ngài hành trì hướng tới Phật quả. 


Truyền thống Miến Điện (Burma / Myanmar) cũng 
được đưa thêm vào Tiêu bộ (Khuddaka-nikaya): 


(p) Kinh tập yéu (Sutta-sangaha), “Bản trích các Kinh 
dién,” 


(q và r) Tang Thích (Petakopadesa), “Diễn giải Kinh 
tang" và Dẫn đạo luận (Nettipakarana), “Sách hướng 
dẫn,” đều được quy cho Trưởng lão Ca-chiên-diên 
(Kaccana Thera) và nhắm đến các vị đưa ra chú giải; 


(s) Kinh Di-lan-đà ván dao hay còn gọi là Kinh Ty- 
kheo Na-tiên, hay Kinh Mi Tiên vấn đáp (Milinda 
Pafiha), “Câu hỏi của Milinda:” Các cuộc đàm dao giữa 
Vua Di-lan-đà (Milinda) và Trưởng lão đại đức Na-tiên 
(Nãgasena). 


A-ti-dat-ma tạng (Abhidhamma-Pitaka): Tuyễn tập 
“Những lời dạy cao hơn” là một tài liệu học thuật chủ 
yêu trích lục và hệ thống hóa những giáo pháp chính 
yếu của các Kinh (Sutta), xét về mặt phân tích chi tiết 
kinh nghiệm của con người, thành một tập hợp các sự 
vật (dhamma) hoặc các quá trình cơ bản phi cá nhân, 
gồm cả sắc và tâm. 


Tạng này gồm bảy bộ sách trong đó có bộ Pháp tụ 
(Dhammasangani), Phân tích (Vibhanga), Giới luận 
(Dhãtukathä) và Song luận (Yamaka) được dành cho 
việc phân tích và phân loại các sự vật (dhamma), bộ 
Nhân ché định (Puggalaparifiatti) dé phán loai các loai 
nhân vật theo phẩm chất đạo đức và tâm linh 

và quyển sách cuối cùng và đồ sộ nhất, bộ V trí 
(Patthana), dé chỉ ra cách các sự vật được phân tích 
và phân loại lý tương quan lẫn nhau. 

Quyén thứ năm (Luận sự, Kathävaffhu), đề cập đến 








bỏ các quan điểm của Phật giáo phi Thượng tọa bộ, có 
thể đây là luận tăng bó cuối cùng cho tang A-ty-dàm. 

Không giống như tạng Kinh, tất cả các luận thư trong 
tạng này đều có ngôn ngữ và phong cách mang tính 
chuyên môn cao. 


Kinh tạng chủ yếu gồm các tài liệu cũng được tìm 
thấy trong các tập thành của các bộ phái Phật giáo sơ 
kỳ khác, dù rằng nikãya thứ năm hàm chứa có một số 
tài liệu tương tọ abhidhamma (I) đặc thù của phái 
Thượng tọa bộ. Cốt tủy của Luật tạng (Päli) tương 
đồng với Luật tạng của các bộ phái khác. 

Hầu hết những đoạn Th. trong sách này trích từ Kinh 
tang. Ngoài các kinh văn Thánh điển, có một bộ phận 
quảng bác văn hiến chú giải và phụ chú giải thuộc 
Thượng tọa bộ cũng như các khóa bản giáo lý thuộc 
Thánh điển hậu kỳ được phát triển trong truyền thống 
Thượng tọa bộ. 

Tất cả các đoạn L. và Th. được dịch từ các kinh văn 
Pāli. 


3. Sự phát triển của Thánh điễn Pāli và các Thánh 
điễn sơ kỳ khác 


Luật tạng của Thánh điển Thượng toa bộ có tường 
thuật về đại hội kết tập đầu tiên của Phật giáo được 
công nhận chính thức trong lịch sử đạo Phật, trong đó 
những lời dạy của đức Phật (Pháp, Dhamma) và các 
giới luật tu đạo do Phật thiết chế (vinaya) đã được 
đồng thuận tại cuộc tập hội gồm năm trăm đại đệ tử 
của Phật cùng hòa hợp tụng đọc. 

Hội nghị kết tập này, được tổ chức khoảng ba tháng 
sau khi Phật diệt độ, có thể được coi là sự kiện quan 
trọng nhất trong lịch sử kinh điển Phật giáo. Sự kiện về 
một hội nghị kết tập như vậy được chấp nhận bởi tất cả 
các phái Phật giáo hiện có. 


Tuy nhiên, lời dạy của đức Phật có thể đã được đồng 
thuận và hệ thống hóa trong trình độ nhất định ngay cả 
trước kỳ kết tập được chính thức công nhận này. 

Một quan sát như vậy được hỗ trợ bởi chứng cứ nội 
bộ trong truyền thống kinh điển Phật giáo, cho thấy sự 





refutation of non-Thervada Buddhist views, is probably 
the latest addition to the Abhidhamma-pitaka. 

Unlike the Sutta-pitaka, all the texts included in this 
Pitaka assume a highly technical language and style. 


The Sutta-pitaka primarily consists of material also 
found in the collections of other early Buddhist schools, 
though its fifth nikaya contains some abhidhamma-like 
material (I) that is particular to the Theravada school. 
The core of the Vinaya-pitaka is shared with other 
vinaya collections. 

Most of the Th. passages in this book come from the 
Sutta-pitaka. Apart from the canonical scriptures there 
is a vast body of commentarial and sub-commentarial 
Theravada literature as well as other post- canonical 
doctrinal texts that developed in the Theravada 
tradition. 

All the L. and Th. passages are translated from texts 
in the Pali language. 


3. The development of the Pāli and other early 
Canons 


The Vinaya-pitaka of the Theravada canon gives an 
account of the first Buddhist council that gained official 
recognition in the history of Buddhism, in which the 
teachings of the Buddha (Dhamma) and the disciplinary 
rules and regulations laid down by him (vinaya) were 
agreed upon at an assembly of five hundred senior 
disciples of the Buddha, and communally recited. 

This council, held about three months after the 
passing away of the Buddha, may be considered as the 
most significant event in the scriptural history of 
Buddhism. The fact that such a council was held is 
accepted by all existing schools of Buddhism. 


However, the teachings of the Buddha could have 
been agreed upon, and to a considerable degree 
systematised, even before this officially recognized 
council. 

Such an observation is supported by the internal 


60 





su bác bó các quan diém Phát giáo phi Thượng toa bó, 
có lẽ là phần bó sung mới nhất cho Tang A-ti-dat-ma 
(Abhidhamma-Pitaka). 

Không giống như Tạng kinh (Sutta-Pitaka), tắt cả các 
văn bản trong Tạng (Pitaka) này đều có ngôn ngữ và 
phong cách mang tính chuyên môn cao. 


Kinh tạng (Sutta -Pitaka) chủ yếu bao gồm những tư 
liệu cũng được tìm thấy trong các tuyén tập của các 
trường phái Phật giáo sơ kỳ khác, mặc dù Đại tạng 
kinh (nikãya) thứ năm có chứa một số tài liệu tương tự 
như A-tì-đạt-ma (Vi diệu pháp, abhidhamma) (I) đặc thù 
của trường phái Thượng tọa bộ (Theravãda). Cốt lõi 
của Luật tạng (Vinaya-Pitaka) được chia sẻ với các bộ 
Luật (vinaya) khác. 

Hầu hết các đoạn Th. trong quyển sách này trích từ 
Kinh tạng (Sutta-Pitaka). Ngoài chính điển, còn có một 
bộ phận lớn các tài liệu Thượng tọa bộ về luận giải và 
phú Chú giải cũng như các văn bản giáo pháp hậu kinh 
điển khác đã phát triển trong truyền thống Thượng tọa 
bộ (Theravada). 

Tất cả trích đoạn L. và Th. được dịch từ các văn bản 
bằng tiếng Pali. 


3. SỰ PHÁT TRIÉN CỦA KINH BIÉN PALI VÀ CÁC 
KINH BIÉN SO KY KHÁC 


Luát tang (Vinaya-Pitaka) cüa Kinh dién Thuong toa 
bộ (Theravada) có tường thuật về dai hội kết tập Phật 
giáo đầu tiên được công nhận chính thức trong lịch sử 
Phật giáo, trong đó những lời dạy của đức Phật (Pháp, 
Dhamma) và các quy tắc và luật lệ kỷ luật do Ngài đặt 
ra (vinaya) đã được đồng thuận tại đại hội gôm năm 
trăm đại đệ tử của Phật và cùng tụng niệm. 

Đại hội kết tập này, được tô chức khoảng ba tháng 
sau khi đức Phật nhập diệt, có thé được xem là sự kiện 
quan trọng nhất trong lịch sử kinh dién của Phật giáo. 
Sự kiện một đại hội như vậy được tó chức, được tất cả 
các trường phái Phật giáo hiện hữu cháp nhận. 


Tuy nhiên, những lời dạy của đức Phật có thể đã 
được thống nhất và được hệ thống hóa ở một mức độ 
đáng kể, ngay cả trước khi đại hội kết tập được chính 
thức công nhận này. 

Nhận định như vậy được hỗ trợ bởi bằng chứng nội 








tồn tại khá sớm của một số phần trong Kinh Tập (Sutta- 
nipãta) của Thánh điển Pali, cũng nhu trong Kinh 
Phüng Tung (Sangii Sutta) (Digha-nikaya lIl.210—11) 
có tường thuật vé việc các đệ tử Phát hop nhau để 
thống nhất một vựng tập danh mục theo phương pháp 
cấp số về giáo lý Phật đã thuyết. 


Ban đầu, các bản văn được đồng thuận này có dạng 
truyền khẩu, được lưu truyền thông qua những buổi 
tụng đọc chung được tô chức khá cân thận, vì chữ viết 
ít được sử dụng tại Án-dó thời có. Thánh điển Pali là 
một trong những tài liệu được ký tải bằng chữ viết sớm 
nhất, điều này diễn ra ở Sri Lanka vào khoảng năm 20 
trước TL, rồi sau đó một số ít tài liệu mới, nếu có, được 
thêm vào. 

Cũng có các phần còn lại của sáu bộ Thánh điển sơ 
kỳ ngoài Thượng tọa bộ được bảo tồn trong các bản 
dịch Trung Hoa và Tây Tạng, các phiến đoạn của một 
bộ Thánh điển Sanskrit vẫn còn tồn tại ở Nepal, và các 
văn bản đơn hành trong các ngôn ngữ khác nhau của 
Án-dó và Trung Á tìm thấy ở Tây Tạng, Trung Á và 
Nhật Bản. 


Thánh dién Pali tồn tại đến ngày nay, có lẽ là kinh 
điển có xưa đầy đủ nhất và có thám quyền nhất của 
truyền thống Phật giáo, là một bộ phận của văn hiến 
Phật giáo được phát triển như là kết quả của những 
đồng thuận đã đạt được trong kỳ kết tập đầu tiên. 

Mặc dù các bộ phận Thánh điển cũng được bảo tồn 
bởi các truyền thống Phật giáo sơ kỳ khác, nhưng hiện 
nay chỉ còn tồn tại trong một số bản còn sót lại bằng 
một số ngôn ngữ Án-độ nào đó, hoặc đầy đủ, nhưng lại 
không hoàn chỉnh, trong các bản dịch Trung Hoa hoặc 
Tây Tạng. 


Trong số các bộ phái Phật giáo sơ kỳ, phái có ảnh 
hưởng ngoài Thượng tọa bộ là Thuyết nhất thiết hữu 
bộ (Sarvastivada), và các nghiên cứu gân đây cho thấy 
Kinh tạng (sütra / sutta) chuyén ngữ Sanskrit của bộ 
phái có thể được so sánh rất gần với Kinh tạng của 
Thánh điển Pali. 

Phiên bản gốc Sanskrit của bộ Thánh điển này đã 
thất lạc từ nhiều thế kỷ trước và những gì còn lại ngày 
nay chỉ là một ít thủ bản phiến đoạn được phát hiện 





evidence in the Buddhist scriptural tradition that shows 
the early existence of some of the sections of the Sutta- 
nipata of the Pali Canon, and the reference in the 
Sangiti Sutta (Digha-nikãya III.210—11) to an attempt by 
the disciples of the Buddha to come together to agree 
upon an orderly classification of the Dhamma taught by 
the Buddha following a numerical method. 


Originally, the agreed-on texts were in oral form, 
passed on by carefully organised communal chanting, 
as writing was little used in ancient India. The Pāli 
Canon was one of the earliest to be written down, this 
being in Sri Lanka in around 20 BCE, after which little, 
if any, new material was added to it. 

There also survive sections of six non-Theravada 
early canons preserved in Chinese and Tibetan 
translations, fragments of a Sanskrit canon still existing 
in Nepal, and odd texts in various languages of India 
and Central Asia found in Tibet, Central Asia, and 
Japan. 


The Pāli Canon which survives to the present day, as 
probably the most authoritative and complete ancient 
scripture of the Buddhist tradition, is a body of Buddhist 
literature that developed as a consequence of the 
agreements reached at the first council. 

Although bodies of canonical scripture were also 
preserved by other early Buddhist traditions, these now 
exist only in a few surviving texts in any Indian 
language, or more fully, but again incompletely, in 
Chinese or Tibetan translations. 


Among the early Buddhist schools, an influential non- 
Theravada one was the Sarvastivada, and recent 
studies have shown that their Sanskritised sūtra / sutta 
collection is closely comparable with the S utta-pitaka of 
the Pali Canon. 

The original Sanskrit version of this canon was lost 
many centuries ago, and what remains of it today are 
only a few fragmentary manuscripts discovered 
recently through archaeological excavations. 


61 





tại trong truyền thống kinh điển Phật giáo cho thấy sự 
tồn tại khá sớm của một số phần Kính tập (Sutta- 
nipãta) trong Kinh điển Pāli và cũng nhu trong Kinh 
Phúng tụng (Sangiti Sutta) (Kinh Trường bộ, I. 210- 
11) đề cập đến nỗ lực của các đệ tử Phật cùng nhau 
thống nhất sự phân loại trật tự giáo pháp do đức Phật 
dạy theo một phương pháp cấp số. 


Ban đầu, các văn bản được thống nhất ở dạng 
truyền khẩu, được lưu truyền bằng các buổi cùng đọc 
tụng được tổ chức cán thận, vì chữ viết ít được sử 
dụng ở Án Độ có đại. Kinh điển Pāli là một trong những 
Kinh điển sớm nhất được viết ra, cuốn này ở Tích Lan 
vào khoảng năm 20 trước Công nguyên, sau đó, một ít 
tài liệu mới, nếu có, đã được thêm vào. 

Ngoài ra còn có các phần của sáu kinh điển ngoài 
Thượng tọa bộ được lưu giữ trong các bản dịch tiếng 
Hán và tiếng Tây Tạng, các đoạn kinh điển tiếng Phan 
vẫn còn lưu trữ ở Nepal và các văn bản lẻ tẻ oun 
nhiều ngôn ngữ khác nhau của Án Độ và Trung À 
được tìm thấy ở Tây Tạng, Trung Á và Nhật Bản. 


Kinh điển Pāli còn tồn tại cho đến ngày nay, có lẽ là 
bản kinh có xưa có thám quyền và hoàn chỉnh nhất của 
truyền thống Phật giáo, là một bộ phận văn hiến Phật 
giáo được phát triển như là kết quả của những đồng 
thuận đạt đã được tại đại hội kết tập đầu tiên. 

Mặc dù các phần Kinh điển cũng được các truyền 
thống Phật giáo khác trong thời đầu lưu giữ, nhưng giờ 
đây chúng chỉ tồn tại trong một số bản còn sót lại bằng 
một số ngôn ngữ Án Độ, hoặc đầy đủ hơn, nhưng lại 
không hoàn chỉnh, trong các bản dịch tiếng Hán hoặc 
tiếng Tây Tạng. 


Trong số các trường phái Phật giáo thời đầu, một 
trường phái có ảnh hưởng, ngoài Thượng tọa bộ 
(Theraváda), là Thuyết nhất thiết hữu bộ 
(Sarvästivãda) và các nghiên cứu gần đây đã cho thấy 
rằng bộ Kinh điển (P. Sutta, S. Sütra) tiếng Phan hóa 
cüa ho có thé duoc so sánh gàn vói Kinh tang (Sutta- 
Pitaka) tiêng Pāli. 

Phiên bån góc tiếng Phạn của bộ kinh điển này đã bị 
thất lạc cách đây nhiều thế kỷ và những gì còn lại đến 








gần đây thông qua các cuộc khai quật khảo có. 


Tuy nhiên, phiên bản chuyển ngữ này, cùng với các 
phần của những tập đại thành sơ kỳ khác, đã được 
bảo tồn trong tiếng Tây Tạng và đặc biệt là tiếng Hán 
từ ít nhất là vào khoảng thế kỷ 3 hoặc 4 Tây lịch, giúp 
cho các nhà nghiên cứu hiện đại có thể tiến hành một 
nghiên cứu so sánh nghiêm túc về các phiên bản khác 
nhau. 

Tính tương tợ sít sao về các ý niệm và văn phong 
trong các bản kinh (sutta) được bảo tồn trong năm bộ 
nikãya của Thánh dién Pali và các bản kinh (sūtra) 
trong bón A-hàm (ãgama) (các bản Hán dich tương 
đương với bón nikãya đầu) và các bản kinh thứ yếu 
khác của các bó Thánh dién Hán ngữ và Tạng ngữ cho 
thấy rằng nền văn học Kinh tạng (sutta / sütra) này 
thuộc về một giai đoạn sơ kỳ khi Phật giáo trước khi 
phân phái. 

Nhiều sự khác biệt nhỏ nội bộ và giữa các Thánh 
dién có thé được xem là do phương thức khẩu truyền 
luôn tạo ra nhiều biến văn khác nhau của cùng một câu 
chuyện hoặc giáo lý. 

Các bộ abhidhamma (Skt. abhidharma) của các 
truyền thống Thánh điển Phật giáo khác nhau không có 
cùng cấp độ gần gũi và tương đồng như vậy về nội 
dung học lý. Do vậy, ta có lý khi cho rằng hầu hết các 
trích đoạn Th. trình bày những giáo thuyết của đức 
Phật có xác suất khá cao khả dĩ quy cho đức Phật lịch 
SỬ. 


Hầu hết giáo lý trong các Kinh (sutta) Pāli là tài sản 
chung của tất cả các phái Phật giáo, chỉ đơn giản là 
những lời dạy mà các vị Thượng tọa bộ đã bảo lưu từ 
gia sản chung ban đầu. 

Mặc dù các bộ phận của Thánh điển Pali rõ ràng là 
có từ sau thời đức Phật, nhiều phần trong đó hẳn phải 
bắt nguồn từ những lời dạy của Phật. Có một sự hòa 
điệu xuyên suốt trong Thánh điễn gợi ý về 'tác quyền' 
của một hệ thống tư tưởng thuyết bởi một tâm thức 
duy nhất. 

Vì đức Phật thuyết giảng trong bốn mươi lăm năm, 
một số dấu hiệu phát triển trong giáo lý chỉ có thể phản 
ánh những thay đổi trong thời kỳ này. 





However, this alternative version, along with sections 
of other early collections, has been preserved in the 
Tibetan and especially Chinese languages from at least 
about the third or fourth centuries C.E., making it 
possible for modern researchers to engage in a serious 
comparative study of the different versions. 

The close similarity in the ideological content of the 
suttas preserved in the five nikayas of the Pali Canon 
and the sütras of the four àgamas (Chinese translations 
of parallels to the first four nikayas) and other minor 
canonical texts of the Chinese and Tibetan Canons, 
shows that this sutta / sūtra literature belongs to an 
early period when Buddhism was undivided on 
sectarian lines. 

Many of the minor differences within and between 
canons can be seen to be due to the way in which oral 
traditions —. always — produce several different 
permutations of essentially the same story or 
teachings. 

The abhidhammas (Skt abhidharma) of the different 
Buddhist canonical traditions do not have the same 
degree of closeness and similarity in respect of 
doctrinal content. Therefore, it is reasonable to 
maintain that most of the Th. selections made to 
represent the teachings of the Buddha have a high 
probability of being attributable to the historical Buddha 
himself. 


Most of the teachings of the Pali suttas are the 
common property of all Buddhist schools, being simply 
the teachings which the Theravadins preserved from 
the early common stock. 

While parts of the Pali Canon clearly originated after 
the time of the Buddha, much must derive from his 
teachings. There is an overall harmony to the Canon, 
suggesting 'authorship' of its system of thought by one 
mind. 

As the Buddha taught for forty-five years, some signs 
of development in teachings may only reflect changes 
during this period. 


62 





ngày nay chỉ là vài bản thảo rời rac được phát hiện gần 
đây qua các cuộc khai quật khảo cô học. 


Tuy nhiên, phiên bån thay thế này, cùng với các phần 
của các bộ ban đầu khác, đã được lưu giữ bằng tiếng 
Tây Tạng và đặc biệt là tiếng Hán từ ít nhất khoảng thế 
ky Ill hoặc IV sau CN, giúp các nhà nghiên cứu hiện 
dai có thé tiến hành nghiên cứu so sánh nghiêm túc về 
các phiên bản khác nhau. 

Sự tương đồng gần gũi về nội dung tư tưởng của các 
bản kinh (Sutta) được lưu giữ trong năm bộ kính 
(nikãya) trong Kinh điển Pāli và các bán kinh (Sutta của 
bốn bộ A-hàm) (Agama) (bàn dich tiéng Hán song song 
vói bón bó nikãyas đầu tiên) và các bản kinh điển nhỏ 
khác trong Kinh điển Hán ngữ và Tạng ngữ, cho thấy 
rằng bản kinh (P. Sutta; S. sütra) này thuộc về thời kỳ 
đầu khi Phật giáo chưa bị phân chia theo các giáo phái. 

Có thể nhìn thấy được nhiều khác biệt nhỏ trong và 
giữa các bộ Kinh dién là do cách thức truyền khẩu luôn 
tạo ra một số biến thể hoán đổi khác nhau của cùng 
một câu chuyện hoặc giáo pháp cơ bản. 

Các bộ A-ti-dat-ma hay còn gọi là Vi diệu pháp (P. 
abhidhamma; S. abhidharma) trong các truyền thống 
kinh điện. Phật giáo khác nhau không có mức độ gân 
gũi và giống nhau về nội dung giáo pháp. Vì vậy, việc 
duy trì hầu hết các trích đoạn Th. nhằm trình bày 
những giáo thuyết của đức Phật là những đoạn có xác 
xuất cao là thuộc về chính đức Phật lịch sử. 


Hầu hết các giáo pháp trong các Kinh (Sutta) Pali là 
tài sản chung của tất cả các trường phái Phật giáo, chỉ 
đơn giản là những giáo pháp mà Các bộ phái Thượng 
tọa bộ (Theravàda) đã lưu giữ từ các gia sản chung 
ban đầu. 

Trong khi các phần của Kinh điển Pāli rõ Tàng có 
nguón góc sau thời đức Phát, phần lớn phải bát nguồn 
từ các lời giảng dạy của Ngài. Có một sự hài hòa tổng 
thể trong Kinh điển, cho thấy “quyền tác giả” của hệ 
thống tư tưởng của một tâm thức. 

Vì đức Phật đã thuyết giảng trong bốn mươi lăm 
năm, một số dấu hiệu phát triển trong giáo pháp có thé 
chỉ phản ánh những thay đổi trong thời kỳ này. 








4. Các kinh văn Pāli hậu ky 


Tát nhiên, một số kinh văn hậu kỳ có ảnh hưởng rát 
lớn đến Phật giáo Thượng tọa bộ, và do đó một vài 
đoạn từ những kinh văn này cũng được đưa vào để ghi 
dấu ấn đại diện cho truyền thống này. 

Kinh văn quan trọng nhất trong số này là 'Milinda Sở 
Vár (Milindapañha), được liệt vào Thánh điển Pali 
theo truyền thống Miến-điện ((các) mục trên), và 
“Thanh Tịnh Dao' (Visuddhimagga). 


Tác phẩm thứ nhất nhằm ghi lại cuộc đối thoại giữa 
một vị sư Phật giáo và một vị vua của di sản Hy-lạp 
trong vùng Tây Bắc Án, Menander (khoảng 155-130 
trước TL), trong đó vị sư trả lời các câu hỏi của nhà 
vua về các khái niệm quan trọng của Phật giáo. 

Tác phẩm thứ hai là của Ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm), chú giải sư vào thế kỷ thứ năm Tây lịch, và là một 
khóa bản về thiền định và giáo lý có ảnh hưởng định 
hình cho tư tưởng và thực hành của Thượng tọa bộ về 
sau. 

Những chuyện bổn sanh (/ãfaka) về các đời trước 
của đức Phật khi còn là Bồ-tát (bodhisatta)có những 
bài kệ thuộc Thánh điển, còn câu chuyện đầy đủ, được 
dẫn nhiều trong các pháp thoại, được nêu trong các 
chú giải. 


Những chuyện kể thịnh hành trong dân gian phó 
thông cũng có xuất xứ từ chú giải của Pháp Cú 
(Dhammapada). Các câu chuyện này mô tả những 
hoàn cảnh đức Phật giảng nói kệ pháp cú và có quan 
hệ hỗ tương với các đệ tử cũng như các hành giả đang 
gặp khó khăn. 

Mặc dù chúng xuất hiện muộn so với kinh điển 
Thượng tọa bộ — khoảng thé kỷ thứ sáu trước TL — 
nhưng chúng cũng kå những câu chuyện có thé đã 
được lưu truyền trong một thời gian dài. 


Các bài kệ Pháp Cú (Dhammapada) có liên hệ với 
các chuyện kể có rất sớm và ta chẳng biết vào giai 
đoạn nào thì các chuyện kể được gắn vào. Những 
chuyện kể này rất quan trọng và đã thịnh hành lâu đời 
trong giới tại gia, vì chúng truyền đạt mối đồng cảm 





4. Later Pāli texts 


Of course, some later texts have been very influential 
on Theravada Buddhists, and so a few passages from 
these have also been included to give a representative 
impression of the tradition. 

The most important of these are the Milindapariha 
(Milindas Questions’), included in the Pāli Canon by 
the Burmese tradition (item (s) above) and the 
Visuddhimagga (‘Path of Purification"). 


The first purports to record conversations between a 
Buddhist monk and a king of Greek heritage in North- 
west India, Menander (c. 155—130 BCE), in which the 
monk answers the king's questions on key Buddhist 
concepts. 

The second is by Buddhaghosa, a fifth century CE 
commentator, and is a manual of meditation and 
doctrine that has had a shaping influence on how 
Theravädins came to interpret earlier texts. 

The jataka stories on past lives of the Buddha as a 
bodhisatta have verses which are canonical, but the full 
stories, much cited in sermons, are fleshed out in the 
commentaries. 


Popular stories also come from the commentary to 
the Dhammapada. lts stories describe situations in 
which the Buddha taught and interacted with his 
disciples and struggling meditators. 

Although they are dated late for Theravada texts — at 
around the sixth century BCE - they tell stories which 
would probably have been recounted for a long time. 


The Dhammapada verses that are associated with 
them are very early and we do not know at what stage 
their stories become linked with them. The tales are 
important, and have longstanding popularity amongst 
the laity, as they communicate a very human sympathy 


63 





4. CÁC BÀN KINH VÁN PALI SAU NÀY 


Tất nhiên, một số văn bản sau này có ảnh hưởng rất 
lớn đối với Phật tử Thượng tọa bộ và vì vậy, một số 
đoạn trong số này cũng đã được đưa vào để tạo ấn 
tượng tiêu biểu cho truyền thống này. 

Kinh văn quan trọng nhất trong số này là Kinh Di-lan- 
đà vấn đạo hay còn gọi là Kính Tỳ-kheo Na-tiên 
(Milinda Pañha), được liệt vào trong Kinh điển Pāli theo 
Truyền thống Miến Điện (các) mục ở trên) và Thanh 
Tịnh đạo ( Visuddhimagga) (dịch nghĩa: Con đường dẫn 
đến thanh tịnh). 


Quyên Kinh đầu tiên ghi lại các cuộc đối thoại giữa vị 
sư Phật giáo và vị vua của di sản Hy Lạp ở Tây Bắc Án 
Độ, Menander (khoảng năm 155-130 TCN), trong đó vi 
sư trả lời các câu hỏi của vua về các khái niệm Phật 
giáo quan trọng. 

Quyển thứ hai là của Ngài Phật Âm (Buddhaghosa). 
một nhà Chú giải thế ky V sau CN và là một cám nang 
về thiền định và giáo pháp đã có ảnh hưởng định hình 
đến cách Các hé phái Thượng tọa bộ (Theravãda) giải 
thích các kinh văn trước đó. 

Những câu chuyện Bôn sinh (Jataka) về các tiền kiếp 
của đức Phát khi còn là Bồ-tát (bodhisatta) có những 
câu kệ thuộc Kinh điển, còn những câu chuyện đầy đủ, 
được trích dẫn nhiều trong các bài giảng, duoc bó 
sung thêm trong các bài chú giải. 


Những câu chuyện phổ biến cũng có xuất xứ từ phần 
Chú giải Kinh Pháp cú (Dhammapada). Những câu 
chuyện này mô tả những tình huống mà đức Phật đã 
giảng dạy pháp và tương tác với các đệ tử của Ngài 
cũng như những thiền giả đang gặp khó khăn. 

Mặc dù có niên đại muộn đối với các kinh điển 
Thượng tọa bó (Theraväda) - vào khoảng thé kỷ VI 
trước CN - nhưng chúng cũng kể những câu chuyện có 
lẽ đã được lưu truyền trong một thời gian dài. 


Những câu Kinh Pháp cú (Dhammapada) gắn liền 
với các câu chuyện từ rất sớm và chúng ta không biết 
câu chuyện được gắn kết vào giai đoạn nào. Những 
câu chuyện này rất quan trọng và đã phổ biến từ lâu 
trong giới tại gia, vì chúng truyền đạt một sự cảm thông 








nhân sinh và sự khích lệ cho các hành giả khi phấn 
đấu tu tập, thường diễn ra trong nhiều đời, với các vấn 
đề khác nhau và xu hướng dẫn đến bát hanh, nhung 
cuói cüng cüng vuot qua duoc (xem truyén ké con trai 
người tho kim hoàn trong phần giới thiệu cho ”L.33). 


Viễn kiến về nhiều đời sống và phương hướng mà 
đức Phật hướng dẫn họ trong các hành trình tu tập 
quán chiếu riêng của mình chứng tỏ con đường thực 
hành thiền định được xem xét cán thận khé hợp với 
từng cá nhân cụ thé. Vị thầy và hành giả cùng nhau tim 
ra kết quả, thậm chí sau nhiều thất bại thấy rõ. 


5. Các đoạn trích dich và nguón dẫn 


Các đoạn tuyén dich Th. chủ yếu trích từ Thánh điển 
Pāli, biéu trưng không chỉ những lời dạy của đức Phật 
dành cho những vị xuất gia, mà còn cho cả người tại 
gia bình thường, những người mong muốn hướng đến 
đời sống hạnh phúc, tọai nguyện và hài hòa theo 
những lý tưởng đạo đức và tôn giáo dựa trên lý trí và ý 
thức đồng cảm. 


Chúng bao gồm các sắc thái đa dạng liên quan trực 
tiếp đến cuộc sống thường nhật thành đạt, như là cơ 
sở lý tính cho hành vi đạo đức, các nguyên tắc cho một 
nền văn hóa lành mạnh về xã hội và chính trị, khuyến 
cáo lành mạnh về tình bạn và đời sống gia đình trong 
bối cảnh đời sống tại gia, cũng như những chỉ dẫn về 
định và tuệ liên quan đến việc tu dưỡng ý thức cảnh 
tỉnh cao độ và các trạng thái tâm thức thiện xảo hơn, 
dẫn đến việc chứng đạt những gì được xem là chí cực 
và chí thiện trong các giáo pháp Phật dạy. 


Nói rộng ra, giáo lý của Thượng tọa bộ liên hệ: 
nghiệp (hành động cố ý) thiện và bát thiện và quả báo 
của nghiệp trong đời này hay những đời sau; khía cạnh 
hành trì của giới, định và tuệ; 

bốn chân lý của bậc thánh (xem *L.27), thường được 
goi là “Thánh Đế”, về những khía cạnh khổ đau, không 
như ý, của đời sống, nguyên nhân của khổ, vượt qua 
những nguyên nhân khó, và con đường tám chi đến 
mục đích này, Niết-bàn. 





and engagement as meditators struggle, often over 
several lifetimes, with various problems and tendencies 
that bring unhappiness, but which in the end are 
overcome (see the story of the goldsmith's son in the 
introduction to *L.33). 


The perspective of many lifetimes and the way the 
Buddha guides them on their individual meditative 
journeys demonstrate the way meditation practices 
were seen as carefully geared to specific individuals. 
The teacher and the meditator work together to find 
results, even after many apparent failures. 


5. The selected passages and their sources 


The Th. selections, drawn primarily from the Pali 
Canon, represent not only the teachings of the Buddha 
meant for monastics who have renounced the world but 
also for the ordinary layperson who wishes to lead a 
happy, contented and harmonious life guided by ethical 
and religious ideals based on reason and empathetic 
awareness. 


They cover diverse aspects directly relevant to 
successful day-to-day living, such as a rational basis 
for moral action, principles for a sound social and 
political culture, sound counsel pertaining to friendship 
and family life in the context of the life of laypeople, as 
well as instructions on meditation and wisdom relating 
to the cultivation of greater awareness and more skilful 
mental states, leading on to the attainment of what the 
Buddha's teachings regard as the highest goal and 
greatest good. 


Broadly speaking, Theravada teachings concern: 
good and bad karma (intentional action) and the results 
these lead to in this and later rebirths; the practice- 
aspects of ethical discipline, meditation and wisdom; 

the four Truths of the Noble Ones (see *L.27), usually 
called ‘Noble Truths’, on the painful, unsatisfactory 
aspects of life, what causes these, the transcending of 
these and their causes, and the noble eightfold path to 
this goal, nirvana. 


64 





gán két nhàn sinh khi những người hành thiền phải vật 
lộn khi tu tập, thường diễn ra trong nhiều kiếp, với 
nhiều vấn đề và khuynh hướng mang lại bất hạnh, 
nhưng cuối cùng cũng vượt qua được (xem phần câu 
chuyện về con trai của người thợ kim hoàn trong phần 
mở đầu *L.33). 


Quan điểm về nhiều kiếp sống và cách Phật hướng 
dẫn họ trên hành trình thiền định của cá nhân họ cho 
thấy cách thức thực hành thiền định được xem là 
hướng đến từng cá nhân cụ thể một cách cán thận. 
Người thầy và người hành thiền làm việc cùng nhau dé 
tìm ra kết quả, thậm chí sau nhiều lần thất bại thấy rõ. 


5. CÁC ĐOẠN TRÍCH CHON VÀ NGUÓN DÁN 


Các đoạn trích chọn Th. được rút ra chủ yếu từ Kinh 
điển Pāli, không chỉ đại diện cho những lời dạy của 
đức Phật dành cho những người xuất gia đã từ bỏ thế 
tục mà còn cho những cư sĩ bình thường mong muốn 
có một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện và hài hòa 
được hướng dẫn theo những lý tưởng đạo đức và tôn 
giáo dựa trên lý trí và nhận thức thấu cảm. 


Các đoạn này bao gồm các khía cạnh đa dạng liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống thành đạt hàng ngày, 
chẳng hạn như cơ sở hợp lý cho hành động đạo đức, 
các nguyên tắc cho một nền văn hóa xã hội và chính trị 
lành mạnh, lời khuyên đúng đắn liên quan đến tình bạn 
và cuộc sống gia đình trong bối cảnh cuộc sống của 
người tại gia, cũng như các hướng dẫn về thiền định 
và trí tuệ liên quan đến việc trau dồi nhận thức cao hơn 
và các trạng thái tinh thần khéo léo hơn, dẫn đến việc 
chứng đạt được điều mà giáo pháp của đức Phật coi là 
mục tiêu cao nhất và tốt đẹp nhất. 


Nói rộng ra, giáo pháp Thượng toa bó (Theraväda) 
quan tâm đến: nghiệp tốt và xấu (hành động có chủ ý) 
và những quả báo mà nghiệp dẫn đến trong đời này và 
đời sau; các khía cạnh thực hành kỷ luật đạo đức, 
thiền định và trí tuệ (hành trì đạo đức, thiền định, trí 
tuệ); 

bón chân lý của bậc Thánh (xem *L.27), thường 
được gọi là “Sự thật thánh” (chân lý cao cả, chân lý 
thánh, hay Hán dich là Tứ thánh dé), về những khía 








Các tài liệu tham khảo được nêu ở cuối mỗi đoạn Th. 
(và L.) là các ấn bản kinh điển bởi Pali Text Society 
(PTS, thành lập năm 1881) (http://www.palitext.com) co 
sở tại Vương quốc Anh, là phiên bản thường được 
tham chiếu nhiều nhất bởi các học giả Phật học trên 


khắp thế giới. Í 4 


Tuyển dịch tiếng Anh của các đoạn Th. đã được hỗ 
trợ từ nhiều bản dịch hiện có của các kinh (sutta) thuộc 
Thánh điển, nhưng không phải là vay mượn trực tiếp 
từ các bản này. 

Người thực hiện chính của phần này đã nỗ lực cung 
cấp những bản dịch từ nguyên bản sao cho phù hợp 
nhất. Biên tập viên của sách, Peter Harvey, cũng đã 
thêm một số đoạn được ông chọn và dịch, để mở rộng 
phạm vi các chủ đề được đề cập. 


6. Những ý niệm quan yếu của Thượng tọa bộ 


Một số giáo lý chính yếu của Thượng tọa bộ được 
nêu dưới các đề mục về tái sanh và nghiệp, cũng như 
các hình thái Phật giáo khác. Đời sống nhân sinh ngắn 
ngủi của chúng ta đơn giản được xem như là một đoạn 
hiện thời nhất trong một chuỗi dài vô số các kiếp sống 
chẳng rõ khởi đầu. 

Trong quá khứ, có khi ta là người, nhưng có khi là 
nhiều hạng thiên nhân trường thọ mà chẳng được bắt 
tử; tông chung lại, đây là những hình thức tái sanh an 
lành và tốt đẹp. 


Dù vậy, có khi chúng ta cũng đã tái sanh nơi bất 
hạnh và tồi tệ: như các chủng loài động vật khác nhau 
(bao gồm cả chim, cá, hoặc côn trùng); hoặc là những 
nga quy bị chi phối bởi chấp thủ và tham ái; hay là 
những chúng sanh trong địa ngục đang trải qua đời 
sống khiếp đảm trián miên. 

Sự tái sanh của con người được cho là có nhiều tự 





The references indicated at the end of each Th. (and 
L.) passage are to editions of the texts by the UK- 
based the Pali Text Society (PTS; founded 1881) 
(http://www.palitext.com), which is the version most 
often referred to by Buddhist Studies scholars around 


the world.!4 


The English translations of the selected Th. passages 
have benefited from many other existing translations of 
the canonical suffas, but are not direct borrowings from 
them. 

An attempt has been made to provide original 
translations considered by the main author of this 
section to be the most appropriate. The book's editor, 
Peter Harvey, has also added some passages selected 
and translated by himself, to enhance the range of 
topics covered. 


6. Key Theravada ideas 


One group of key Theravada teachings come under 
the headings of rebirth and karma, as with other forms 
of Buddhism. Our short human life is seen as simply 
the most recent in a series of countless lives, without 
discernible beginning. 

In the past, we have sometimes been human, but 
sometimes been various kinds of long-lived yet mortal 
divine beings; together, these form the more pleasant, 
good rebirths. 


Sometimes, though, we have been in less pleasant, 
bad rebirths: as various kind of animals (including birds, 
fishes, or insects); as hungry ghosts, dominated by 
attachment and greed; or as hell-beings experiencing 
nightmarish existences for prolonged periods. 

Human rebirth is seen to bring more freedom of 
choice and the possibility of pursuing moral and 


65 





canh khó dau, không nhu ý của cuộc sống, nguyên 
nhân gây ra khổ, sự vượt qua khổ và những nguyên 
nhân của khó và tám con đường chánh dao dẫn đến 
mục tiêu này, niết-bàn. 


Các tài liệu tham khảo được nêu ra ở cuối mỗi đoạn 
Th. (và L.) là các án bản của Hiệp hội Văn bản Pali 
(Pali Text Society) (PTS; thành lập năm 1881) 
(http://www. Palitext. com) có trụ sở tại Vương quốc 
Anh, là phiên bản thường được giới học giả Nghiên 
cứu Phật học trên thế giới tham chiếu nhiều nhát. 1 


Bản dịch tiếng Anh các đoạn tuyển chọn của Th. đã 
được hỗ trợ từ nhiều bản dịch khác hiện có của các bộ 
Kinh (Sutta), nhưng không phải là những vay mượn 
trực tiếp từ các bản này. 

Chúng tôi đã nỗ lực cung cấp các bản dịch gốc được 
tác giả chính của phần này coi là phù hợp nhất. Biên 
tập viên quyén sách, Peter Harvey, cũng đã thêm một 
số đoạn do chính ông chọn và dịch, để mở rộng phạm 
vi của các chủ đề được đề cập. 


6. NHỮNG TƯ TƯỞNG CHÍNH YÉU CỦA THƯỢNG 
TỌA BỘ 


Một nhóm giáo pháp chính yếu của Thượng tọa bộ 
(Theraváda) được nêu dưới tiêu dé tái sinh và nghiệp, 
cũng như các hình thức Phật giáo khác. Kiếp sống con 
người ngắn ngủi của chúng ta đơn giản được xem là 
cuộc đời hiện thời nhất trong một chuỗi vô số các kiếp 
sống, không có sự khởi đầu rõ ràng. 

Trong quá khứ, chúng ta đôi khi là con người, nhưng 
đôi khi là những loại thiên nhân sống lâu nhưng vẫn 
chẳng bất tử; những điều này đều tạo thành những 
cuộc tái sinh tốt đẹp hơn. 


Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta đã ở trong những lần tái 
sinh kém vui vẻ, tồi tệ: như nhiều loại động vật khác 
nhau (bao. gồm chim, cá hoặc côn trùng); nhu nga quỷ, 
bị chỉ phối bởi chấp trước và tham lam; hoặc như 
những chúng sinh trong địa ngục dang trải qua các cơn 
ác mộng hiện hữu trong thời gian dài. 

Sự tái sinh làm con người được xem là mang lại 








do lựa chọn hơn và khả năng phát triển giới đức và tu 
đức. 


Các chủng loại trong cuộc lữ hành vô định của ta từ 
đời này sang kiếp khác chẳng thể được xem như một 
sự ngẫu nhiên hay tiền định bởi Thượng Bé, mà là do 
bản chất của nghiệp, những hành vi cố ý của mình. 

Các hành động phát khởi từ tham, sân hay sỉ được 
xem là gieo hat gióng trong tâm rồi các hạt giống này 
sinh trưởng chín muôi tự nhiên trong những cảm thọ 
không như ý trong các ác đạo (nhưng nếu chúng sanh 
trong những cõi ấy có những quả báo của thiện nghiệp 
chưa lãnh thọ thì khi đến thời sẽ dẫn chúng tái sanh trở 
lại thiện thú). 

Các hành động phát khởi từ bố thí, từ bi và trí tuệ 
được xem là gieo giống cho những cảm thọ như ý hơn 
trong các cõi người và cõi trời. 


Đức Phật chấp nhận nhiều loại tái sanh thiên giới, trú 
xứ của chư thiên (deva). Những chúng sanh nơi sáu 
tầng trời đầu (được liệt kê gần cuối *L.27), giống nhu 
loài người và các chúng sanh tái sanh bên dưới cấp 
loài người, thuộc về Dục giới (kãmaloka), nơi mà 
tưởng tri giác bị nhiễm trước bởi dục lạc hoặc thiếu dục 
lạc — giới hệ này đến được bằng bố thí và trì giới. 


Tiếp đến, có nhiều tàng trời khác thuộc Sắc giới 
(rüpaloka), giới hệ của nguyên tố hay hình sắc tinh 
diệu, trong đó mọi thứ được nhận thức rõ ràng hơn — 
giới hệ này đến được đến bằng chứng đắc các cấp 
thiền (/hãna). 

Chúng sanh trong các tầng trời này đôi khi được tổng 
chung thành một nhóm gọi là Phạm thế (brahma-loka). 
Năm tầng cao nhất trong giới hệ này là các tầng “Tịnh 
Cư Thiên’, trong đó cư dân duy nhất là các Thánh giả 
Bất hoàn, rồi sẽ nhập Niết-bàn tại đây ngay khi chứng 
quả A-la-hán. 


Trên các tầng trời Sắc giới này là bón tàng thuộc giới 





spiritual development. 


The specifics of our wandering from life to life are not 
seen as either random or determined by a God, but by 
the nature of our intentional action, or karma. 

Actions arising from greed, hatred or delusion are 
seen to sow seeds in the mind that naturally mature in 
unpleasant experiences in one of the lower rebirths (but 
beings in these have unexpended fruits of good 
actions, which will in time help them back to a good 
rebirth). 

Actions arising from generosity, kindness and wisdom 
are seen to sow seeds maturing in the more pleasant 
experiences of the human and divine realms. 


The Buddha accepted many kinds of heavenly 
rebirths, populated by gods (devas). The beings of the 
first six heavens (listed near the end of *L.27), like 
humans and beings of sub-human rebirths, belong to 
the realm of ‘sensual desire’ (kãma), where perception 
is coloured by sensual pleasures or their lack — these 
heavens are attained by practising generosity and 
ethical discipline. 


Then there are various heavens of the realm of 
elemental or pure 'form' (rüpa), in which things are 
perceived more clearly — these realms are reached by 
having attained meditative absorptions (jhàna). 

The beings of these levels are sometimes as a group 
referred to as brahmas, and the highest five of these 
heavens are the ‘pure abodes’, in which the only 
inhabitants are non-returner disciples, who are almost 
arahants (awakened beings) and the arahants that they 
then become (though most arahants live at the human 
level). 


Beyond all these heavens are the four worlds of the 
66 





nhiều quyền tự do lựa chọn và khả năng theo đuổi sự 
phát triển về đạo đức và tinh thần. 


Những chủng loài trong hành trình vô định của chúng 
ta từ đời này sang đời khác không được xem là ngẫu 
nhiên hay do Thượng dé quyết định, mà là do bản chát 
của hành động có chủ ý của chúng ta, hay là do nghiệp 
báo (karma). 

Những hành động phát sinh từ tham, sân, si được 
xem là sẽ gieo hạt giống trong tâm thức, rồi các hạt 
giống này tự nhiên trưởng thành trong những trải 
nghiệm khó chịu trong một trong những kiếp tái sinh 
thấp kém (nhưng chúng sinh trong những kiếp này có 
những quả báo của các hành động tốt (thiện nghiệp) 
chưa nảy sinh thì những thiện nghiệp này sẽ giúp họ 
tái sinh trở lại tốt đẹp). 

Những hành động phát sinh từ bế thí, lòng tốt và trí 
tuệ được xem là sẽ gieo hạt giống trưởng thành trong 
những trải nghiệm thú vị hơn trong các cõi người và cõi 
trời. 


Đức Phật chấp nhận nhiều loại tái sinh trên thiên 
giới, nơi cư trú của các vị trời (deva). Các chúng sinh 
trong sáu tầng trời đầu tiên (được liệt kê ở gần cuối 
*L.27), giống như con người và các chúng sinh tái sinh 
dưới cấp con người, thuộc về cõi dục, hay là cảnh giới 
của “dục vọng” (kãma), nơi tri giác bị nhiễm bởi dục lạc 
hoặc thiếu dục lạc - những thiên giới này đến được 
bằng cách thực hành bố thí và giữ đạo đức. 


Tiếp đó, có nhiều tàng troi khác nhau thuóc cói sác, 
cảnh giới nguyên tố hoặc hinh “sắc” (rüpa) tinh khiết, 
trong đó mọi thứ được nhận thức rõ ràng hơn - những 
cảnh giới này đến được bằng cách đạt được các cấp 
thiền định (jhàna). 

Các chúng sinh ở các tång này đôi khi được xem là 
một nhóm được gọi là Phạm thiên (brahmà) và năm 
tầng trời cao nhất trong số các tầng trời này là “Tịnh 
Cư thiên” (nơi ở trong sạch), trong đó cư dân duy nhất 
là các đệ tử không tái lai, hầu như là các A-la-hán (bậc 
giác ngộ) và các sắp chứng quả A-la-hán (arahant) 
(mặc dù hầu hết các A-la-hán sống ở cấp độ con 
người). 


Ngoài tất cả các tầng trời này là bốn thế giới của “cõi 








hệ Vô sắc (arüpaloka), siêu việt tắt cả tưởng về sắc, và 
chứng nhập các trạng thái định rất sâu mệnh danh: 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tuy thế, tất cả những đời sống đó sớm muộn gì đều 
kết thúc bằng sự chết, lại tiếp tục luân chuyên tái sinh 
theo bản chất của nghiệp cảm. Có khi đời tái sanh kế 
tiếp là bằng hoặc tốt hơn đời trước, có khi lại tệ hơn. 

Do đó, người ta không nên chỉ nhắm mục đích những 
tái sanh thiện thú trong tương lai, mà nên nhắm đến 
việc vượt thoát vòng luân chuyển sanh tử — luân hồi 
(samsára) — bằng chứng đắc Niét-bàn (Pali. nibbãna, 
Skt. nirvana). 


Điều này đưa đến chủ điểm giáo lý tiếp theo: bốn 
'Chân lý của bậc Thánh 15 (xem *L.27). Đây là bốn đặc 
trưng của tồn tại mà các trí giả và Thánh giả đều xưng 
tụng. 

Thứ nhất là những đặc trưng thân khó và tâm khó: 
ưu sáu, thất chí và hệ luy. 

Thứ hai là khát ái, chấp thủ và tham trước là nguyên 
nhân tăng gia những ưu sầu của đời sóng, và lôi cuốn 
vào vòng sinh tử tiếp diễn, cùng những hệ lụy của sanh 
tử. 

Thứ ba là Niết-bàn, đặc trưng của thực tại siêu việt 
ngoài những cảm thọ ưu khổ, được cảm nghiệm do 
diệt tận khát ái. 

Thứ tư là con đường dẫn đến sự đoạn trừ khát ái: 
thánh đạo tám chỉ, con đường dẫn đến phước lạc. 

Hành theo thánh đạo này là hành theo thứ lớp: tu 
giới, tu định và tu tuệ, y theo những lời dạy của đức 
Phật. 


Hầu hết các Phật giáo đồ Thượng tọa bộ đều là cư 





'formless' (arüpa) realm, beyond perception of anything 
related to the five senses, and attained by deep 
meditative states of the same name as the heavens: 
the infinity of space, the infinity of consciousness, 
nothingness, and neither- | perception-nor-non- 
perception. 


Yet all such lives sooner or later end in death, and 
further rebirths, according to the nature of one's 
actions. Sometimes the next rebirth is as good as or 
better than the last, sometimes worse. 

Hence one should not just aim for good future 
rebirths, but to transcend the cycle of lives — ‘wandering 
on’ (samsãra) in repeated birth and death — by the 
attainment of nirvana (Pali nibbãna, Skt nirvana). 


This brings in the next main heading of teachings: the 


four ‘Truths of the Noble Ones'!? (see *L.27). These 
are four aspects of existence that the wise and 
spiritually ennobled are attuned to. 

The first is the physically and mentally painful aspects 
of life: its stresses, frustrations and limitations. 

The second is the craving, grasping and clinging that 
greatly add to the stresses of life, and drive one on to 
further rebirths, and their limitations. 

The third is nirvana, as that aspect of reality that lies 
beyond all such stresses as it is experienced through 
the cessation of such craving. 

The fourth is the path to this end of craving: the noble 
eightfold path, a way of happiness. 

The practice of this path is a gradual one that 
encompasses the cultivation of ethical discipline, 
meditation and wisdom, guided by the Buddha's 
teachings. 


Most Theravada Buddhists remain laypeople, but a 


67 





vô sắc” (arüpa), ngoài nhận thức được bát cứ điều gì 
liên quan đến năm giác quan và đạt được bằng các 
trạng thái thiền định sâu cùng tên với các tàng trời: vô 
cùng của không gian (không vô biên xứ), vô cùng của ý 
thức (thức vô biên xứ), hư vô (vô sở hữu xứ) và không- 
nhận-thức-cũng-không-phi-nhận-thức (phi tưởng phi 
phi phi tưởng xu). 


Tuy nhiên, tất cả những cuộc sống như vậy sớm hay 
muộn đều kết thúc bằng cái chết và những lần tái sinh 
tiếp theo, tùy theo bản chất của hành động (nghiệp 
cảm) của một người. Đôi khi lần tái sinh tiếp theo tốt 
bằng hoặc tốt hơn đời trước, đôi khi tệ hơn. 

Do đó, người ta không nên chỉ nhắm mục đích tới 
những lần tái sinh tốt đẹp trong tương lai, mà nên 
nhắm tới đích phải vượt thoát vòng sinh tử “lang thang” 
(luân hồi, samsãra) trong sinh tử lặp đi lặp lại - bằng 
cách chứng đắc được niétbbàn (P. nibbàna, S. 
nirvãna). 


Điều này mang đến tiêu đề chính tiếp theo của giáo 
pháp: bốn “Chân lý của bậc Thánh"? (xem *L.27). Đây 
là bốn khía cạnh của sự tồn tai mà những trí giả và 
thánh giả đều xưng tụng. 

Thứ nhất là những khía cạnh đau đớn về thể chất 
(thân khổ) và tinh thần (tâm khổ) của cuộc sống: những 
căng thẳng, thất vọng và những hạn chế của nó (hệ 
lụy). 

Thứ hai là sự thèm muốn dục vọng (khát ái), nắm bắt 
(chấp thủ) và bám víu (tham trước) làm tăng thêm rất 
nhiều căng thẳng trong cuộc sống và thúc dáy người ta 
tiếp tục tái sinh và những giới hạn của chúng (hé luy). 

Thứ ba là niết-bàn (nirvana), vì đặc trưng của thực 
tại đó siêu việt ngoài tất cả những cảm xúc ưu khổ, 
được cảm nghiện qua việc chám dứt tham ái. 

Thứ tư là con đường dẫn đến sự chấm dứt tham ái 
này: tám con đường chánh đạo cao quý (bát chánh 
đạo), một con đường dẫn đến an lạc, hạnh phúc. 

Việc thực hành con đường này là một quá trình từng 
bước dần dần bao gồm việc tu dưỡng kỷ luật đạo đức, 
thiền định và trí tuệ (tu đạo đức, thiền định, trí tuệ), y 
theo hướng dẫn trong những lời dạy của đức Phát. 


Hầu hết các Phật tử Thượng toa bộ (Theraváda) vẫn 








sĩ, nhưng một thiểu số đáng kể là những vị xuất gia, có 
nhiều cơ hội dé hành đạo liên tục hơn, đồng thời cũng 
là những người duy trì và thuyết giảng quan yếu của 
truyền thống này. 


Khởi thủy, mọi người đều nhắm đến cuộc sống hạnh 
phúc hơn, hài hòa hơn và tái sanh thiện thú, nhưng vẫn 
có mục đích cao nhất là Niết-bàn: giải thoát khỏi vòng 
sanh tử. 

Các giai đoạn tiến tu bao gồm việc trở thành một 
Thánh đệ tử (sávaka, nguyên nghĩa là thanh văn) — 
Thánh ở đây chỉ cho Phật, hay các Thánh giả tu chứng 
đã đắc quả 

Dự lưu (chỉ còn tái sanh tối đa bảy lần), 

Nhất lai (chỉ còn tái sanh một lần trong loài người 
hoặc chư thiên Dục giới), 

Bát hoàn (không còn tái sanh trở lại Dục giới), 

và cuối cùng là A-la-hán (arahant, không còn tái sanh 
nữa sau khi chết). 

Bốn bậc Thánh này, cùng với những vị vững vàng 
trên đạo lộ trực tiếp hướng đến các Thánh quả này, lập 
thành tám hạng 'thánh nhân”. 16 


Ngoài tám hạng này, còn có các thánh nhân khác: 
Chánh Đẳng Giác (Pāli. sammäã-sambuddha) và Độc 
Giác (Pāli. pacceka-buddha, Bích-chi-phật, xem "*LI.3, 
ở trên). 

Chánh Đẳng Giác, như đức Phật Gotama, là vị khi 
mà Chánh pháp đã biến mát trong xã hội loài người, 
bấy giờ tự mình phát kiến trở lại và công bố cho mọi 
người, và thiết lập một hội chúng đệ tử (Majjhima- 
nikãya 1.8). 

Đạo lộ để tới quả vị này là rất dài, trải qua rất nhiều 
đời hành các ba-la-mật và được thọ ký khi gặp những 
vị Chánh Đẳng Giác trong quá khứ. 


Khác với A-la-hán, Độc Giác là vị chứng đắc giải 
thoát mà không do một vị Chánh Đăng Giác chỉ dạy, 
cũng hành đạo lâu dài, nhung chỉ thuyét pháp trong 





significant minority become monks or nuns, with 
opportunities for a more sustained practice of the path, 
as well as being key preservers and teachers of the 
tradition. 


People aim initially at a happier, more harmonious 
life, and good rebirths, but have as their highest goal 
nirvana: liberation from the round of rebirths. 

The stages to this consist of being a true disciple 
(savaka, literally 'hearer) of the noble ones or noble 
one (the Buddha) who  attains the spiritual 
breakthroughs of becoming 

a stream-enterer (who has only seven more rebirths 
at most), 

a once-returner (whose future rebirths include only 
one more as a human or lower god), 

a non-returner (who has no more rebirths at lower 
than the level of the elemental form heavens), 

and then finally an arahant (who has no further 
rebirths). 

These four, with those firmly on the immediate path to 


each of these states, are the eight ‘noble persons’. 16 


However, other noble persons are also recognised: a 
perfectly awakened Buddha (Pāli samma-sambuddha) 
and a solitary-buddha (Pali, pacceka-buddha, see *LI.3, 
above). 

The first is, like Gotama Buddha, one who, when 
knowledge of the Dhamma had been lost to human 
Society, rediscovers it and teaches it to others and 
establishes a community of disciples (Majjhima-nikaya 
lII.8). 

The path to this is hugely long, over many many lives 
of building up spiritual perfections and inspired by 
meetings with past perfectly awakened Buddhas. 


The solitary-buddha is one who, unlike an arahant, 
attains liberation without being taught by a perfectly 
awakened Buddha, also after a long path, but who 


68 





là cu sĩ, nhung một thiểu số dáng kå trở thành tăng 
hoặc ni, có nhiều cơ hội thực hành con đường đạo liên 
tục và bền vững hơn, cũng đồng thời trở thành những 
người duy trì và thuyết giảng chính yếu của truyền 
thống này. 


Con người trước tiên đều hướng tới một cuộc sống 
hạnh phúc hơn, hài hòa hơn và tái sinh tốt đẹp, nhưng 
vẫn có mục tiêu cao nhất là niết-bàn: giải thoát khỏi 
vòng sinh tử. 

Các giai đoạn để đạt được điều này bao gồm trở 
thành một đệ tử chân chính (sãvaka, nghĩa đen là 
“người nghe, thanh văn”) của những bậc cao quý hoặc 
bậc Thánh (Đức Phật), bậc tu chứng đắc quả bước đột 
phá tâm linh để trở thành quả 

Dự lưu (người chỉ còn tối đa bảy lần tái sinh), 

Nhất lai (người chỉ còn tái sinh chỉ một lần nữa vào 
cõi người hay cõi trời cõi dục), 

Bát hoàn (người không còn tái sinh trở lại cõi dục) 

và cuối cùng là vi A-la-hán (arahant, người không tái 
sinh nữa sau khi chết). 

Bốn bậc thánh quả này, cùng với những người vững 
vàng trên con đường đạo tức thì hướng đến mỗi một 
trong các trạng thái thánh quả này, là tám hạng “thánh 
nhân”.3 


Tuy nhiên, những bậc thánh nhân khác cũng được 
công nhận: vị Phật Chánh đẳng Chánh giác (P. 
samma-sambuddha) và vị Phật Độc giác (Pali, 
pacceka-buddha, xem *LI. 3, ở trên). 

Bậc Chánh đẳng Chánh giác giếng như đức Phật 
Gotama là vị mà khi sự hiểu biết về giáo pháp đã bị 
mắt trong xã hội loài người, khi đó Ngài đã tự mình 
phát kiến trở lại và truyền dạy giáo pháp đó cho những 
người khác và thành lập một cộng đồng đệ tử (Kính 
Trung bộ MI. 8). 

Con đường đạo dẫn đến quả vị này là rất dài, trải qua 
nhiều kiếp thực hành các ba-la-mật (sự hoàn thiện tâm 
linh) và được thọ ký từ những cuộc gặp gỡ với những 
vị Phật Chánh đẳng Chánh giác trong quá khứ. 


Không giống với A-la-hán (arahant), vị Phật Độc giác 
là vị chứng đặc duoc sự giải thoát mà không do vị 
Chánh đăng Chánh giác chỉ dạy, cũng sau một chặng 








phạm vi nhỏ hẹp. 

Các vị Độc Giác được miêu tả là 'không tham ái, 
riêng tự mình chứng dác' và là 'nhüng Đại Tiên nhân 
đã cứu cánh Niết-bàn' (Majjhima -nikaya 11.68-71). 

Vi chứng quả Độc Giác do quán chiếu lẽ vô thường 
và sự điên đảo của chấp thủ. Quán chiếu này phát 
sanh do quán sát những hiện tượng như lá úa rụng, 
cây xoài bị tàn phá bởi những kẻ tham lam, những con 
chim tranh nhau một miếng thịt, và những con bò đực 
tranh nhau một con bò cái (Jàtaka III.239, III.377, 
V.248). 


Các vị A-la-hán đôi khi còn được biết đến như Phật 
Thanh Văn (Pāli. savaka-buddha). Các Ngài hành theo 
những lời dạy của một vị Chánh Đẳng Giác để đoạn trừ 
tham, sân, si và chứng đắc viên mãn Niết-bàn. 

Họ chứng ngộ những chân lý mà một vị Chánh Đẳng 
Giác đã chứng (xem L.27), và thường chỉ dạy cho 
những người khác, nhưng thiếu những trí tuệ tăng 
thượng mà một vị Chánh Đẳng Giác sở đắc, chẳng hạn 
như khả năng nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ 
(Visuddhimagga 411). 

Phật Chánh Đẳng Giác cũng được mô tả nhu là A-la- 
hán, nhưng còn hơn như vậy. 


Một bài kệ của Thượng tọa bộ thường được tụng dé 
cầu an, từ Tối thắng cát tường Kệ (Mahä-jayamangala 
Gãthã): 'Bằng thần lực mà nhất thiết Phật chứng đạt, 
và thần lực của các vị Độc Giác, và bằng quang minh 
của các A-la-hán, con nay nguyện được thủ hộ mọi 
đường. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) (1.33, p.13), 
vi chú giải sư Thượng toa bó là Buddhaghosa (Phật 
Âm) nói rõ rằng mục đích thành Chánh Đẳng Giác là 
mục đích cao hơn thành A-la-hán: “Tối thượng là các 
hạnh ba-la-mật được thiết lập vì mục đích giải thoát tất 
cả chúng sanh. 


Truyền thống Đại thừa (Mahayàna) chủ trương rằng 
quả vị Phật Chánh Đẳng Giác là cứu cánh mà tất cả 
phải hướng đến, bằng đại bi mà hành theo đạo lộ lâu 
dài hướng đến đó, là Bồ-tát (Pali. bodhisatta, Skt. 





teaches others only to small extent. 

Solitary-buddhas are described as 'without longing, 
who individually have come to right awakening' and as 
‘great seers who have attained final nirvana’ (Majjhima- 
nikãya 1.68—71). 

A person becomes a solitary-buddha by insight into 
impermanence and the folly of attachment, this arising 
from seeing such things as withered leaf falling, a 
mango tree ruined by greedy people, birds fighting over 
a piece of meat, and bulls fighting over a cow (Jàtaka 
III.239, III.377, V.248). 


Arahants are sometimes known as disciple-buddhas 
(Pali savaka-buddha). They practise the teachings of a 
perfectly awakened Buddha so as to destroy their 
attachment, hatred and delusion and fully realize 
nirvana. 

They awaken to the same truths known by a perfectly 
awakened Buddha (see *L.27), and usually teach 
others, but lack additional knowledges that a perfectly 
awakened Buddha has, such as an unlimited ability to 
remember past lives ( Visuddhimagga 411). 

A perfectly awakened Buddha is himself described as 
an arahant, but is more than this alone. 


A Theraväda verse commonly chanted as a blessing, 
from the Mahà-jayamangala Gatha, is: ‘By the power 
obtained by all Buddhas and of solitary-buddhas, and 
by the glory of arahants, | secure a protection in all 
ways.' 

In his Visuddhimagga (1.33, p.13), the Theravada 
commentator Buddhaghosa makes clear that the goal 
of being a perfectly awakened Buddha is a higher one 
than being an arahant. the virtue of the perfections 
established for the sake of the liberation of all beings is 
superior’. 


Mahāyāna traditions hold up perfectly awakened 
Buddhahood as the goal that all should seek, by 
compassionately taking the hugely-long path to this, as 
a bodhisatta (Pāli, Skt bodhisattva), so as to have the 


69 





đường hành đạo dài, nhưng vị Phật Độc giác chỉ thuyết 
pháp trong phạm vi nhỏ hẹp. 

Các Phật Độc giác được mô tả là “không tham ái, tự 
riêng mình chứng đắc sự tỉnh thức đúng đắn” và là 
“những vị đại tiên nhân đã chứng đắc được niết-bàn tối 
hậu” (Kinh Trung bộ III. 68-71). 

Vị trở thành vi Phát Độc giác nhờ cái nhìn sâu sắc 
(quán chiếu) về vô thường và sự điên đảo của sự dính 
mắc (chấp thủ), điều này phát sinh từ việc nhìn thấy 
những hiện tượng như lá khô héo rơi, cây xoài bị tàn 
phá bởi những kẻ tham lam, chim tranh nhau miếng thịt 
và bò đực tranh nhau một con bó cái. (Bôn sanh, 
Jataka II. 239, III. 377, V. 248). 


Các A-la-hán (Arahant) dói khi duoc goi là Phát 
Thanh Văn (P. savaka-buddha). Các Ngài thực hành 
theo những lời dạy của vi Phật Chánh đẳng Chánh 
giác để diệt trừ tham, sân, si và thực hiện trọn vẹn 
chứng đắc niét-bàn (Nirvana). 

Họ chứng ngộ những chân lý tương tự mà các Phật 
Chánh đẳng Chánh giác đã chứng (xem ”L.27) và 
thường chỉ dạy lại cho người khác, nhưng thiếu những 
kiến thức bó sung mà vi vi Phật Chánh đẳng Chánh 
giác sở đắc, chẳng hạn như khả năng nhớ lại vô lượng 
tiền kiếp ( Thanh tịnh đạo, Visuddhimagga 411). 

Bản thân vị Phật Chánh đẳng Chánh giác được mô 
tả như vị A-la-hán (arahant), nhưng còn hơn thế nữa. 


Một bài kệ của Thượng tọa bộ (Theravàda) thường 
được tụng niệm để cầu an, từ Kệ hạnh phúc thù thắng 
(Mahã-jayamangala gãtha), là: “Nhờ thần lực của tất cả 
các nhất thiết Phật và thần lực của các Phật Độc giác 
và bằng quang minh của các A-la-hán, con nay nguyện 
được sự bảo vệ mọi đường.” 

Trong Thanh Tịnh đạo (Visuddhimagga |. 33, p. 13), 
vị luận giải Thượng toa bộ là Buddhaghosa (Phật Âm) 
nói rõ răng mục tiêu trở thành vị Phật Chánh đẳng 
Chánh giác là mục tiêu cứu cánh cao hơn mục tiêu trở 
thành vi A-/a-hán: *Hanh ba-la-mật được lập ra nhằm 
mục đích sự giải thoát tất cả chúng sinh là tối đẳng.” 


Các truyền thống Đại thừa (Mahäyãna) coi Phật quả 
Chánh đẳng Chánh giác như là mục tiêu mà tất cả mọi 
người nên tìm kiếm, bằng đại từ đại bi đi theo con 
đường hành đạo vô cùng lâu dài dé dat được điều này, 








bodhisattva), thì phải có phẩm chất của một bậc dai 
đạo sư. 

Dù vậy, Thượng tọa bộ xem quả vị Phật Chánh Đẳng 
Giác là một cứu cánh chỉ dành cho một số ít đại dũng 
mãnh. Vì con đường dẫn đến đó là con đường đa 
hạnh, không được xem là thích hợp (hoặc thậm chí 
không có tâm đại bi) để mong ước mọi người đều có 
thể bước vào. 

Thượng tọa bộ thấy rằng tốt nhất là nên hướng đến 
quả vị A-la-hán, và được lợi lạc từ những lời dạy mà 
đức Phật lịch sử đã phát hiện lại và đã dành suốt 45 
năm chỉ dạy. 

Tuy nhiên, một vài vị theo Thượng tọa bộ tự thấy 
mình đang trên Bồ-tát đạo, với chú tâm hành trì là tâm 
đại bi cứu giúp mọi loài. 


P.D. Premasiri 
Peter Harvey 


Chú thích 


14 Chú ý rằng Pali Text Society có hai phiên bản của 
tập | Samyutta- nikãya; trong sách này, các tham chiếu 
được nêu theo cách đánh số trang của bản cũ, theo 
sau là cách đánh số trang của bản mới, ghi trong dấu 
ngoặc <>. 


15 The four ‘Truths of the Noble Ones’. Một cách dịch 
phó bién hon nhung có chút lệch ý là ‘Chân lý Thánh? 
(Noble Truths). 


16 Xem doan *Th.201. 





qualities of a great teacher. 

The Theravada, though, sees perfect Buddhahood as 
a goal only for the heroic few. As the path to it is a very 
demanding one, it is not seen as appropriate (or even 
not compassionate) to expect most people to take it. 

The Theravada sees it as best for people to aim for 
arahantship, and benefit from the teachings that the 
historical Buddha rediscovered and spent 45 years 
teaching. 

Nevertheless, a few Theravadins do see themselves 
as on the long bodhisatta path, with the focus of their 
practice being on compassionate help for others. 


P.D. Premasiri 
Peter Harvey 


Notes 


14 Note that the Pali Text Society has two editions of 
volume | of the Samyutta-nikaya; in this book, 
references to this are given to the pagination in the 
older edition, followed by the pagination in the newer 
one, shown in <> brackets. 


15 A more common, though somewhat misleading 
translation is “Noble Truths'. 


16 On which, see passage ”Th.201. 


70 





như Bó-tát (P. bodhisatta, S. bodhisattva) thì phải có 
những phẩm chát của vị thầy vĩ dai. 

Tuy nhiên, Thượng tọa bộ (Theravãda) coi Phật quả 
Chánh đẳng Chánh giác là mục tiêu chỉ dành cho một 
số ít đại dũng mãnh. Vì con đường dẫn đến quả vị đó 
là một con đường rất khắt khe khổ hạnh, không được 
xem là thích hợp (hoặc thậm chí không từ bi) để mong 
đợi hầu hết mọi người có thể bước vào đi theo. 

Thượng tọa bộ (Theravãda) cho rằng tốt nhất là mọi 
người nên nhắm đến chứng đắc quả vi A-la-hán và 
được lợi lạc từ những lời dạy mà đức Phật lịch sử đã 
phát hiện lại và đã dành suốt bốn mươi lăm năm chỉ 
dạy. 

Tuy nhiên một số vị theo Thượng tọa bộ 
(Theraváda) thấy mình dang đi trên con đường dài của 
Bồ-tát-đạo với trọng tâm của việc thực hành tầm đại từ 
đại bi cứu giúp mọi loài. 


P.D. PREMASIRI 
PETER HARVEY 


Chü thích 


1 Lưu y rằng Pāli Text Society có hai án bản của tập 
| của Kinh Tương ưng (Samyutta-Nikaya); trong quyén 
sách này, các tham chiếu đến các ấn bản này được 
đưa ra theo cách đánh số trang trong ấn bản cũ, tiếp 
theo là số trang trong ấn bản mới, được ghi trong dấu 
ngoặc vuông [ ]. 


. 2 Một bản dich phó biến hơn, mặc dù hơi gây hiểu 
lâm là “Noble Truths” (Chân lý thánh, Sự thật thánh). 


3 Xem đoạn *Th.201. 








V. Tuyển dich kinh điển Phật giáo Đại thừa 


1. 


Các đoạn văn đánh dấu ‘M.’ trong sách này tiêu biểu 
kinh điển truyền thống Phật giáo Đại thừa. 

Không như Phát giáo Thượng toa bộ (Theravada), 
Đại thừa không tiêu biểu cho một trường phái riêng hay 
cộng đồng tăng lữ nào. Đúng hơn, đó là một phong 
trào rộng rãi bao gồm nhiều trường phái và cách tiếp 
cận khác nhau, triển khai các phương pháp diễn đạt về 
giáo pháp của đức Phật tập trung vào bi và trí. 


Các bộ Kinh Đại thừa bắt đầu được phổ cập vào thế 
kỷ thứ nhất trước TL. Nguồn gốc của nó không gắn liền 
với bất cứ tên tuổi cá nhân nào, cũng không được liên 
kết với duy chỉ một cộng đồng tăng lữ sơ kỳ nào, dù bộ 
phái chính được biết vẫn là Đại chúng bộ (Mahā- 
samghika). - 

Nó phát sinh ở vùng đông-nam Án-độ, phát triển qua 
vùng tây-nam và cuối cùng lan đến vùng tây-bắc. 


2. Những điểm quan yếu của Đại thừa 


Như mọi hình thức Phật giáo, Đại thừa bao gồm các 
giáo pháp hướng đến những người mưu tìm trước mắt 
sự giảm thiểu các lo toan căng thẳng thường ngày 
trong cuộc sống: làm cách nào để sống bình thản, vị 
tha và hòa ái hơn, và đây cũng là cách để phát khởi 
thiện nghiệp dẫn đến đời sau tốt đẹp tương ứng. 

Tuy nhiên một cách rốt ráo, sự an lạc thường hằng 
tùy vào sự vượt ra khỏi những thứ vô thường và hữu 
vi. Trong Phật giáo, có người đặt mục tiêu trở thành 
Thánh giả (A-la-hán; Skt, Pāli. arahant), là vị đã chấm 
dứt các tham, sân và si vốn dẫn đến tái sinh với già, 
bệnh, chết và các thống khổ về tinh thần. Đây là cứu 
cánh của những tu dao Phát giáo Theraväda. 


Có người muốn trở thành Độc Giác (Skt. pratyeka- 
buddha; Pāli. pacceka-buddha), vị có trí tuệ cao hơn A- 





Introduction to the selections from Mahäyäna 
Buddhism 


1. 


The passages marked 'M.' in this book represent the 
textual tradition of Mahayana Buddhism. 

Unlike Theravada, Mahāyāna does not represent one 
particular school or associated monastic fraternity. 
Rather, it is a broad movement encompassing many 
different schools and approaches, which developed 
expressions of the Buddha's teachings centred on 
compassion and wisdom. 


Mahayana sütras began to gain popularity by the first 
century BCE. Its origin is not associated with any 
named individual, nor was it linked to only one early 
school or monastic fraternity, though the main one was 
the Mahàa-samghika. 

It arose in south-eastern India, spread to the south- 
west and finally to the north-west. 


2. Key Mahayana features 


Like all forms of Buddhism, the Mahayana includes 
teachings directed at those who seek temporary relief 
from the ordinary stresses of life: on how to live more 
calmly, considerately and harmoniously, this also being 
a way to generate beneficial karma leading to relatively 
pleasant rebirths. 

Ultimately, though, timeless happiness depends on 
going beyond all that is impermanent and conditioned. 
In Buddhism, some aim to become an arhant (Skt, Pāli 
arahant), one who has ended the attachment, hatred 
and delusion that lead to repeated rebirths and their 
ageing, sickness, death, and diverse mental pains. This 
is the main higher goal of Theravada Buddhists. 


A few have aimed to become a solitary-buddha (Skt 
pratyeka-buddha, Pali pacceka-buddha), a person with 


71 





GIỚI THIỆU VÉ CÁC ĐOẠN KINH 
CỦA PHAT GIÁO ĐẠI THỪA 


1. KHÁI QUÁT 


Những đoạn văn được đánh dấu “M.” trong quyển 
sách này tiêu biểu truyền thống kinh điển của trường 
phái Phật giáo Đại thừa (Mahàyàna). 

Không giống như Thượng tọa bộ (Theraväda), Đại 
thừa (Mahàyàna) không đại diện cho một trường phái 
cụ thé hoặc cộng đồng tăng lữ liên quan nào. Đúng 
hơn, đó là một phong trào rộng rãi bao gồm nhiều 
trường phái và phương pháp tiếp cận khác nhau, đã 
triển khái các cách thể hiện lời dạy (giáo pháp) của đức 
Phật tập trung vào lòng từ bi và trí tuệ. 


Kinh điển Đại thừa bắt đầu phó biến vào thé kỷ I 
trước Công nguyên. Nguồn gốc của nó không liên 
quan đến bất kỳ cá nhân được nêu tên nào, cũng 
không liên quan đến một trường phái hoặc cộng đồng 
tăng lữ sơ kỳ nào, mặc dù bộ phái chính được biết đến 
vẫn là Đại chúng bộ (Mahà- samghika). 

Nó phát sinh ở đông nam Ấn Độ, lan sang vùng tây 
nam và cuối cùng là đến vùng tây bắc. 


2. CÁC ĐẶC BIÉM CHÍNH CỦA ĐẠI THỪA 


Giống như tất cả các hình thức Phật giáo, Đại thừa 
(Mahãyãna) bao gồm những giáo pháp hướng đến 
những người tim cầu cách giải tỏa tạm thời khỏi những 
lo toan căng thẳng thông thường của cuộc sống: về 
làm thế nào để sống bình thản, vị tha và hài hòa hơn, 
đây cũng là một cách dé tao ra nghiệp tốt dẫn đến đời 
sau tái sinh tương đối dễ chịu. 

Tuy nhiên, rốt ráo thì sự an lạc thường hằng tùy 
thuộc vào việc vượt ra khỏi tát cả những thứ vô thường 
và hữu vi. Trong Phật giáo, một số đặt mục tiêu trở 
thành vị A-la-hán (P. arahant, Skt, arhant), là bậc đã 
chấm dứt chấp trước, tham sân si vốn dẫn đến tái sinh 
nhiều lần với già, bệnh, chết và những nỗi đau tinh 
thần đa dạng. Đây là mục tiêu cứu cánh chính của 
Phát tử Thượng toa bộ (Theravãda). 


Một số người đã hướng đến mục tiêu trở thành vị 
Phật Độc giác (S. pratyeka-buddha, P. pacceka- 








la-hán (xem "L/.3 trên), nhưng khả năng giáo hóa hạn 
chê. 

Và có người muốn trở thành Chánh Đẳng Giác (Skt. 
samyak-sambuddha; Pāli. sammà-sambuddha), vị có 
trí tuệ siêu việt, vận dụng trí tuệ và phương tiện, với 
tâm đại bi, hóa độ vô lượng chúng sanh bằng uy lực và 
giáo pháp của Ngài. Đây là mục đích tối hậu của Phật 
giáo Đại thừa. 


Tổng quan các đặc điểm then chốt của Phật giáo Đại 
thừa: 


— Tâm bi là trung tâm vận chuyển của thánh đạo: tâm 
bi là ý nguyện làm vơi bớt khổ đau hiện hành của mọi 
loài, khuyến khích mọi người hành động sao cho giảm 
thiểu các đau khổ trong tương lai, trợ giúp họ trên con 
đường dẫn đến tỉnh thức / giác ngộ để chấm dứt hết 
thảy mọi đau khổ. 

Tâm bi là trái tim của bodhi-citta (bồ-đề tâm), 'tâm 
giác ngô’, hay khát vọng đạt đến Phật quả vi lợi ích của 
chúng sanh. 


— Bồ-đề tâm phát khởi từ sự rời bó tham đắm hạnh 
phúc cho riêng mình, và là trí tuệ nhìn rõ bản tánh của 
thực tại. 


— Bó-tát đạo: Bồ-đề tâm được thé hiện qua dao hành 
của Bồ-tát (bodhi-sattva), một chúng sanh phát nguyện 
thành tựu vô thượng bồ-đề (bodhi). 

Con đường tu tập các phẩm tính của vị Phật viên 
mãn giác được xem là lâu dài hơn con đường chứng 
đắc bồ-đề của A-la-hán, vì đi trên con đường lâu dài 
này cần có tâm bi vĩ dai hơn, và đó cũng là khía canh 
then chốt của việc phát huy đạo lộ này. 

Đây là con đường tu tập sáu công hạnh cho đến mức 
hoàn toàn siêu việt: sáu ba-la-mật (Skt. paramita): thí 
(dãna), giới (śīa), nhẫn (ksãnti), tinh tấn (virya), định 
(dhyãna), và huệ (prajfià). 

Có khi thêm 4 công hạnh nữa: phương tiện (upäya- 
kausalya), nguyện (pranidhàna), luc (bala) và trí 
(/ñãna). Mười ba-la-mật này tương ứng với mười quả 
vị hay mười địa (bhümi) của Bồ-tát dẫn đến chứng đắc 
Phật quả. 





greater knowledge than an arhant (see "LI.3, above), 
but of limited ability to teach others. 

Some aim to become a perfectly awakened Buddha 
(Skt samyak-sambuddha, Pāli sammä-sambuddha), a 
being with the ultimate knowledge, insight and means 
that can be used to compassionately guide countless 
other beings through his teachings and powers. This is 
the highest goal of Mahayana Buddhists. 


Key features of the Mahāyāna outlook are: 


* Compassion is the central motivating basis of the 
path: the compassionate urge to reduce the current 
suffering of others, encourage them to act in such a 
way as to reduce their future suffering, and aid them on 
the path to awakening / enlightenment so as to bring all 
their sufferings to an end. 

Compassion is the heart of the bodhi-citía, the 
'awakening-mind', or aspiration to attain Buddhahood 
for the sake of others. 


* Bodhi-citta arises from the renunciaton of 
attachment to one's own happiness, and the wisdom 
that sees into the nature of reality. 


* Bodhi-citta is enacted through the path of the bodhi- 
sattva, a being who is fully dedicated to attaining the 
awakening (bodhi) of a perfectly awakened Buddha. 

The path to developing a perfectly awakened 
Buddha's qualities is seen as much longer than the 
path to attaining awakening as an arhant, hence 
greater compassion is needed to take this long path, as 
well as being a key aspect of the enactment of this 
path. 

The path is one of developing six qualities to the level 
of complete 'perfections' (Skt paramita): generosity 
(dàna), ethical discipline (ý7a), patient acceptance 
(kşānti), vigour or diligence  (virya), meditation 
(dhyāna), and wisdom (prajfia). 

Sometimes a further four perfections are added: skill 
in means (upàya-kau$alya), vow or determination 
(pranidhana), power (bala) and knowledge (/ñãna), and 


72 





buddha), vi có trí tuệ cao hon vi A-la-hán (xem "LI. 3, ở 
trên), nhung khả năng giáo hóa bị han ché. 

Một số có mục đích trở thành vị Phật Chánh đẳng 
Chánh giác (S. samyak-sambuddha, P. samma- 
sambuddha), mót bác có trí tu& siéu viét, sy sáng suót 
tối thượng và các phương tiện có thé được áp dung dé 
từ bi hướng dẫn, hóa độ cho vô số chúng sinh khác 
bằng giáo pháp và quyền năng của Ngài. Đây là mục 
tiêu tối hậu của Phật tử Đại thừa (Mahãyãna). 


Các đặc điểm chính của quan điểm Đại thừa 
(Mahayàna) bao gồm: 


* Từ bi là cơ sở thúc đầy trung tâm của con đường: 
tâm từ bi có ý nguyện thôi thúc làm vơi bớt khó dau 
hiện hành của mọi loài, khuyến khích mọi người hành 
động để giảm khổ đau trong tương lai và trợ giúp họ 
trên con đường dẫn đến tỉnh thức / giác ngộ dé chám 
dứt mọi khổ đau. 

Tâm từ bi là trái tim của tâm bồ-đề (bodhi-citta), “tâm 
giác ngộ,” hay khát vọng đạt được Phật quả vì lợi ích 
của chúng sinh. 


* Tâm bó-dé hay còn goi là giác tâm, tâm hướng đến 
sự giác ngộ (bodhi-citta) phát sinh từ sự từ bỏ chấp 
trước (tham đắm) vào hạnh phúc của riêng mình và là 
trí tuệ nhìn thấu bản chất của thực tại. 


* Tâm bó-dé (bodhi-citta) được hinh thành thông qua 
con đường hành đạo của Bó-tát (bodhi-sattva), một 
chúng sinh phát nguyện chuyên tâm dé dat duoc sự 
tỉnh thức, giác ngộ (bodhi) của vi Phật đã giác ngộ viên 
mãn. 

Con đường để phát triển những phẩm chất của vị 
Phật đã giác ngộ viên mãn được xem là dài hơn nhiều 
so với con đường đạt được sự tỉnh thức, giác ngộ như 
vị A-la-hán, do đó, cần có tâm từ bi lớn hơn di con 
đường dài này, cũng như là một khía cạnh quan trọng 
của việc phát huy con đường này. 

Đây là con đường tu tập phát huy đến mức hoàn hảo 
sáu “hoàn thiện” hay “ba-la-mật” (pàramità): thí (dàna), 
giới (sila), nhẫn (ksànti), tinh tán (virya), dinh (dhyãna) 
và tué (prajñä). 

Đôi khi, bốn công đức sự hoàn hảo khác được thêm 
vào: phuong tiện (upãya-kauéalya) nguyên 








— Bồ-tát địa thứ tám trong mười địa trường viễn dẫn 
đến Phật quả được xem là đã chứng Niét-bàn (nirvãna) 
như A-la-hán, trong đó hết thảy phiền não đã hoàn 
toàn diệt tận do đó không còn bị hệ phược sinh tử. 

Tuy nhiên, Đại thừa chủ trương đó chưa phải là Niết- 
bàn rốt ráo, và vẫn còn phận sự cần làm. Đây là vị bát 
động Bồ-tát đã đạt đến độ hoàn toàn vô trước trong 
vòng luân chuyển sinh tử (samsára), do vậy mà hướng 
thẳng đến Niết-bàn chân thật và cứu cánh mà chỉ có vị 
Phật Vô thượng Đẳng chánh giác mới chứng đắc. 


— Các vị Bồ-tát trong nhiều giai đoạn tu đạo có thé 
hiện thân là ty-kheo, ty-kheo-ni, hoặc cu sĩ thuộc nhiều 
trình độ tu chứng; một số thấp nhất cũng đạt sơ địa 
trong 10 địa, thuộc hàng Thánh giả Bồ-tát, vì các Ngài 
đã chứng ngộ một phần pháp tánh, nhìn thấy sâu vào 
bản tánh của thực tại, được gọi là 'kiến đạo' (dar$ana- 
mãrga): giai đoạn nhận thức chân lý. 

Chư Bó-tát ở các quả vị cao hơn trong Thánh dao là 
những chúng sanh siêu việt, giao tiếp với chư Phật 
khắp mười phương thế giới, là những vị cứu hộ thế 
gian mà chúng sanh có thé khán cầu. 


— Đại thừa có một vũ trụ luận mới mẻ xuất phát từ 
những tu tập chuyên chú về một vị Phật, quán tưởng 
Ngài thành một thực thể ánh sáng vô hạn. Đại thừa 
cho rằng đồng thời với Phật Thích-ca Mâu-ni còn có 
nhiều vị Phật như vậy. 


— Đại thừa đã phát triển nhiều triết thuyết tinh tế mà 
chúng ta sẽ thây dưới đây. 


Yêu cầu tu tập Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả vô 
thượng bó-dé là cảm hứng từ viên kiên thây răng vũ trụ 
bao la này luôn cân có nhiêu vị Phật như vậy đê giáo 





each of the ten qualities is seen as respectively brought 
to fullness in ten levels or stages (bhümi) that are then 
followed by the attainment of Buddhahood. 


* The bodhisattva in the eighth stage of the long ten- 
stage path to Buddhahood is seen to realize nirvana as 
an arhant does, in which all defilements are completely 
eliminated so that a person is no longer bound to future 
rebirths. 

However, the Mahayana holds that this is not the 
ultimate nirvana, and that there is still spiritual work to 
do. The advanced bodhisattva has a deep non- 
attachment to the round of rebirths (samsara), and this 
allows further progress to true, ultimate nirvana, 
realized exclusively by a Buddha with unsurpassed 
perfect awakening. 


* Bodhisattvas can be at various levels along the 
path: monks, nuns and laypeople of various levels of 
spiritual development, some who have reached at least 
the first of the ten stages, which pertain to bodhisattvas 
of a spiritually “Noble' level, as they have had some 
direct insight into the nature of reality, in what is called 
the ‘path of seeing’ (dar$ana-màrga). 

Bodhisattvas at the higher stages of the Noble path 
are transcendent beings associated with Buddhas from 
other worlds; they are saviour-beings who may be 
called on for help by devotees. 


* The Mahàyàna has a new cosmology arising from 
visualization practices devoutly directed at one or other 
Buddha as a glorified, transcendent being. Many such 
Buddhas besides Šäkyamuni are seen to exist. 


* The Mahãyãna developed several sophisticated 
philosophies, on which see below. 


The call to the bodhisattva path to perfectly 
awakened Buddhahood is inspired by the vision that 
the huge universe will always be in need of such 


73 





(pranidhàna), lực (bala) và trí (jnana) và mỗi phẩm chát 
trong só muói phám chát hoàn thién (ba-la-mát) này 
duoc xem nhu dua đến mười quả vi hay mười dia 
(bhümi) tương ứng. Sau đó, dán đến việc chứng đắc 
Phật quả. 


e Bó-tát (bodhisattva) trong quả vị thứ tám của con 
đường dài mười quả vị dẫn đến Phật quả được xem là 
chứng ngộ niết-bàn như A-la-hán, trong đó tất cả các 
phiền não hoàn toàn được loại bỏ dé người không còn 
bị ràng buộc vào những tái sinh trong tương lai. 

Tuy nhiên, Đại thừa cho rằng đây không phải là niết- 
bàn rốt ráo tối thượng và vẫn còn phận sự phải làm. 
BÓ-tát (bodhisattva) khóng dính mác sáu vào vóng tái 
sinh (luân hồi, samsãra) và điều này cho phép vi ấy 
tién xa hơn đến niết-bàn chân thật, tối thượng, mà chỉ 
vị Phật Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mới chứng 
đắc. 


* Các Bồ-tát có thể ở nhiều cấp độ khác nhau trên 
con đường tu tập: tăng, ni và cư sĩ thuộc nhiều cáp độ 
tu chứng khác nhau, một số thấp nhất cũng đạt đến là 
bậc sơ địa (bậc đầu tiên) trong mười địa, thuộc hành 
“Thánh giả,” vì các Ngài đã chứng ngộ một phần pháp 
tính nhìn thấy sâu vào bản chất của thực tại, trong cái 
được gọi là “kiến đạo” (con đường nhìn sâu vào, 
dar$ana-marga). 

Các Bó-tát ở các quả vị cao hon của con đường 
Thánh là những chúng sinh siêu việt, giao tiếp được 
với các Phật từ các thế giới khác; họ là những vị cứu 
hộ thế gian mà chúng sinh tín tâm có thể khẩn cầu sự 
hộ trì, giúp đỡ. 


* Đại thừa (Mahàyàna) có một vũ trụ luận mới mé 
xuất phát từ các thực hành quán tưởng thành kính 
hướng về một hoặc vị Phật khác như một đắng siêu 
việt, một thực thể ánh sáng vô lượng. Ngoài Phật 
Thích-ca Mâu-ni còn có nhiều vị Phật như vậy. 


* Dai thừa (Mahàyàna) đã phát triển một số triết lý 
tinh tế, mà chúng ta có thể xem ở bên dưới. 


Yêu cầu tu tập Con đường Bồ-tát để hướng đến với 
Phật quả vô thượng, được truyền cảm hứng bởi viên 
tượng rằng vũ trụ bao la sẽ luôn cân có những vị Phật 








hóa. Bước vào thánh đạo này là mong ước thành nhân 
cách bi mẫn, phụng sự, dũng mãnh. 

Con đường của các vị ấy rất dài, vì phải thành tựu 
viên mãn giới đức và trí đức, không chỉ để đạt Phật quả 
vi diệu cho riêng mình mà còn nhắm đến giải thoát mọi 
loài chúng sinh khác, 'đưa chúng sanh vượt qua đại 
dương sinh tử' bằng thuyết pháp, các thiện hành, hồi 
hướng phước nghiệp, và đáp ứng cầu nguyện. 

Trong khi tâm bi luôn là phần quan trọng trong Phật 
đạo, trong Phật giáo Đại thừa điều đó càng được nhấn 
mạnh hon, như là yếu tố vận hành toàn bộ Bồ-tát dao, 
là trái tim của bodhi-citta hay ‘tâm giác ngô’. 


3. Tánh chát và quan diém của Phật giáo Đại thừa 
đôi với các hé phái Phật giáo khác 


Quan điểm của Đại thừa là phê phán những người tu 
Phật chỉ quan tâm giải thoát cá nhân thoát khó của đời 
này và đời sau mà không quan tâm giải thoát khổ của 
kẻ khác. 

Đại thừa chú trọng điều được xem là tinh thần chân 
chính của giáo pháp của đức Phật, và kinh điển Đại 
thừa nhằm trình bày điều này bằng mọi phương cách 
không bị câu thúc bởi sự trung thành đến từng câu chữ 
được cho là do đức Phật đã thuyết giảng. 


Các kinh điển này hướng thẳng đến điều đức Phật 
nhắm chỉ điểm hơn là những từ ngữ Ngài dùng để chỉ 
day — nghĩa là “mặt tráng' chứ không phải ‘ngón tay chi 
trăng. 

Đó là lý do Đại thừa có nhiều bộ Kinh (sütra) mà các 
truyền thống Phát giáo so kỳ khóng biét dén, vói 
những giáo pháp được hệ thống dần từng bước đã tạo 
thành một phong trào với đầy đủ sắc thái riêng của nó. 


Đầu tiên, một phong trào mới được gọi là 
Bodhisattva-yäna, Bồ-tát thừa, cỗ xe của Bồ-tát. Thừa 
này dé phân biệt với Thanh văn thừa (Srávaka-yàna), 
cỗ xe của hàng Thanh văn tức đệ tử của Phật, cho 
những ai muốn thành A-la-hán; hay Độc giác thừa 





Buddhas. The person entering this path aspires to be a 
compassionate, self-sacrificing, valiant person. 

Their path will be long, as they will need to build up 
moral and spiritual perfections not only for their own 
exalted state of Buddhahood, but also so as to be able 
altruistically to help liberate other beings, ‘ferrying them 
out of the ocean of re-birth and re-death' by teaching, 
good deeds, transference of karmic benefit, and 
offering response to prayer. 

While compassion has always been an important part 
of the Buddhist path, in the Mahayana it is more 
strongly emphasized, as the motivating factor for the 
whole bodhisattva path, and the heart of the bodhi-citta, 
or 'awakening-mind'. 


3. The nature of the Mahayana and its attitude to 
other types of Buddhism 


The Mahaàyàna perspective is critical of Buddhists 
who are concerned only with their own liberation from 
the suffering of this and later lives, neglecting the 
liberation of others. 

The emphasis is on what is seen as the true spirit of 
the Buddha's teachings, and its texts seek to express 
this in ways unrestricted by formal adherence to only 
the letter of what the Buddha is said to have taught. 


They are directed at what the Buddha pointed to, 
rather than the words he used to do this — at the ‘moon’ 
rather than the pointing ‘finger. 

Hence the Mahāyāna has many sütras unknown to 
earlier Buddhist traditions, with teachings whose 
gradual systematization established it as a movement 
with an identity of its own. 


At first, the new movement was called the 
Bodhisattva-yàna, or  '(Spiritual) Vehicle of the 
Bodhisattva. This was in contradistinction to the 


‘Vehicle of the Disciple’ (Šrãvaka-yãna) and ‘Vehicle of 
the Solitary-buddha' (Pratyeka-buddha-yàna), whose 


74 





như vậy dé giáo hóa. Người bước vào con đường này 
mong muốn trở thành người từ bì nhân ái, phụng sự, 
dũng mãnh. 

Con đường của các vị ấy sẽ còn dài, vì họ sẽ cần 
phải xây dựng sự hoàn thiện về đạo đức (giới đức) và 
tâm linh (trí đức) không chỉ để đạt trạng thái Phật quả 
cao siêu cho riêng mình, mà còn để có thể vị tha nhắm 
giúp giải thoát mọi loài chúng sinh khác, “đưa chúng 
sanh vượt ra khỏi đại dương sinh tử” bằng cách thuyết 
pháp, các hành động tốt, hồi hướng phước nghiệp và 
đáp ứng lời cầu nguyện. 

Trong khi tâm từ bi luôn là một phần quan trọng trong 
Phật đạo, trong Đại thừa (Mahayana), luôn được nhắn 
mạnh nhiều hon, như là yếu tố thúc đẩy vận hành toàn 
bó Con đường Bồ-tát và là trái tim của tâm bồ-đề 
(bodhi-citta), hay “tâm giác ngộ.” 


3. BẢN CHÁT VÀ THÁI ĐỘ CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI 
THỪA ĐÓI VỚI CÁC HỆ PHÁI PHẠT GIÁO KHÁC 


Quan điểm Đại thừa (Mahäãyãna) là chỉ trích những 
người tu Phật chỉ quan tâm đến sự giải thoát của chính 
cá nhân họ thoát khỏi khổ đau của kiếp này và kiếp 
sau, mà không quan tâm đến sự giải thoát của kẻ khác. 

Sự nhắn manh là vào những gì được xem là tinh 
thần chân chính trong giáo pháp của đức Phật và kinh 
điển của Đại thừa (Mahãyãna) tim cách diễn đạt điều 
này bằng mọi phương cách không chỉ bị câu thúc vào 
từng chữ những gì được cho là do đức Phật đã chỉ 
dạy. 


Các kinh điển này hướng thẳng vào những điều đức 
Phật nhắm chỉ dạy, hơn là những lời mà Ngài đã dùng 
để chỉ dạy - nghĩa là vào “mặt trăng” chứ không phải 
“ngón tay” chỉ trăng. 

Do đó, Đại thừa (Mahäyãna) có nhiều bộ Kinh (Sūtra) 
mà các truyền thống Phật giáo trước đây chưa biết 
đến, với những giáo pháp được hệ thống hóa dần dần 
từng bước tạo thành một phong trào có sắc thái riêng. 


Lúc đầu, phong trào mới được gọi là Bồ-tát thừa 
(bodhisattva-yána), hay "CÓ xe của Bồ-tát.” Điều này 
trái ngược với “Thanh Văn thừa” (Šrãvaka-yãna) hay 
cỗ xe của hàng Thanh Văn và “Phật Độc giác thừa” 
(Pratyekabuddha-yãna), những vi mà các hàng đệ tử 








(Pratyeka-buddha-yãna) cho những ai muốn thành vị 
Phật đơn độc (không có đệ tử). 


Vì phong trào mới phải đáp lại những chỉ trích từ 
những người không chấp nhận Kinh điển của mình, họ 
không ngừng nhắn mạnh đến tính ưu việt của Bò- tát 
thừa: đó là Đại thừa, Mahā-yāna: cỗ xe lớn, hay ‘cõ xe 
(đưa đến) Đại Giác’. 

Các thừa khác bi chê là hina: 'nhỏ, hay thấp hơn. 
Tuy nhiên từ Hinã-yãna (Tiểu thừa) không được xem là 
tên của bát cứ tông phái Phật giáo nào, mà chỉ là một 
hạn từ chỉ động lực thúc đầy và các viễn kiến liên đới. 


Một bộ kinh quan yếu đã phát triển một viễn ảnh, 
mặc dù đối nghịch “Tiểu thừa, nhắm mô tả nó như 
được dung hội vào Đại thừa và hoàn thiện bởi thừa 
này: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Pháp Hoa 
Kinh (Saddharma-pundarika). 

Phẩm 2 của Kinh đạt đến sự hội thông này bằng một 
khái niệm mà về sau trở thành tâm điểm của 
Mahayana: upàya- kau$alya (upàya, phương tiện; 
kaus$alya, thiện xảo). 


Mọi truyền thống Phật giáo đều đồng ý rằng đức 
Phật đã linh động thích nghi nội dung giáo pháp của 
Ngài tùy theo trình độ và căn tánh người nghe. Đó là 
đơn giản lựa chọn một phương tiện thuyết giáo đặc 
biệt của riêng Ngài từ một bộ phận giáo lý đại đồng. 

Đại thừa còn chủ trương rằng đức Phật đã ban bố 
nhiều trình độ giáo lý khác nhau có vẻ như mâu thuẫn 
nhau, vì trình độ cao cấp' cần phải khơi mở một số 
giáo lý quá đơn giản của trình độ hạ liệt. 


Trong khi thông điệp tối hậu của Phật là hết thảy 
chúng sanh đều có thể thành vị Phật Chánh biến trị, 
nhưng nếu thuyết giảng cho hàng sơ cơ sẽ là quá khó 
tin và dễ gây hoang mang. 

Do đó với những hang phàm ngu có “căn cơ hạ liệt 





followers respectively aimed to become arhants and 
pratyeka-buddhas. 


As the new movement responded to criticisms from 
those who did not accept its sūtras, it increasingly 
stressed the superiority of the Bodhisattva-yana, and 
referred to it as the Maha-yana: the ‘Great Vehicle’, or 
"Vehicle (Leading to) the Great'. 

The other ‘vehicles’ were disparaged as being hina: 
"lesser or 'inferior. However, the term 'Hina-yàna' is 
not seen as a name for any school of Buddhism, but is 
a term for a kind of motivation and associated outlook. 


A key sūtra developed a perspective which, while 
hostile to the 'Hinayana', sought to portray it as 
incorporated in and completed by the Mahayana: the 
Saddharma-pundarika (White Lotus of the Wonderful 
Dharma; ‘Lotus’ for short). 

Chapter 2 of this text achieves this accommodation 
by what was to become a central Mahayàna concept, 
that of upaya-kau$alya: skill (kauýalya) in means 
(upãya), or skilful means. 


All Buddhist traditions accept that the Buddha 
adapted the contents of his teaching to the 
temperament and level of understanding of his 
audience. This was by simply selecting his specific 
teaching from a harmonious body of teachings. 

The Mahāyāna also holds that the Buddha gave 
different levels of teaching which might actually appear 
as conflicting, for the ‘higher’ level required the undoing 
of certain over-simplified lessons of the ‘lower level. 


While the Buddha's ultimate message was that all 
can become omniscient Buddhas, this would have 
been too unbelievable and confusing to give as a 
preliminary teaching. 

For the 'ignorant with low dispositions', he therefore 


75 





của ho đều nhắm mục tiêu trở thành các A-la-hán 
(arhant) và Phật Độc giác (pratyeka-buddha). 


Vì phong trào mới này phản ứng lại những lời chỉ 
trích từ những người không chấp nhận kinh điển của 
mình, ho ngày càng nhắn mạnh đến tính ưu việt của 
Bồ-tát thừa (bodhisattva-yána) và goi nó là Mahäãyãna 
(Đại thừa): “Cỗ xe lớn” hay “Cỗ xe (đưa đến) Đại giác 
ngộ.” 

Các “thừa” khác bị coi là hina: “nhỏ hay kém hon" 
hoặc "tháp hơn.” Tuy nhiên, thuật ngữ "Hina-yàna" 
(Tiểu thừa) không được xem là tên gọi của bất kỳ 
trường phái Phật giáo nào, mà chỉ là một thuật ngữ chỉ 
một loại động lực thúc đầy và triển vọng liên quan. 


Một bộ Kinh (Sütra) quan trong dà phát triển một 
quan điểm, mặc dù đối nghịch với "Hinayana" (Tiéu 
thừa), nhằm miêu tà nó nhu được kết hợp và hoàn 
thiện bởi Đại thừa (Mahàyàna): Saddharma Pundarika 
Sütra (Kinh Diệu pháp liên hoa;" gọi tắt là “Pháp Hoa 
Kinh’). 

Chương 2 của bản Kinh này đạt đến chỗ thông dụng 
với những điều đã trở thành một khái niệm trung tâm 
của Đại thừa (Mahãyãna), về upãya-kausalya: kỹ năng 
khéo kéo (kauéalya) trong phương tiện (upàya), hay 
phương tiện thiện xảo. 


Tất cả các truyền thống Phật giáo đều đồng ý rằng 
đức Phật đã điều chỉnh nội dung giảng dạy của mình 
cho phù hợp với bản tính và trình độ hiểu biết (căn cơ) 
của người nghe. Cách này chỉ đơn giản là lựa chọn 
giáo pháp cụ thể của Ngài từ một tổng thể giáo pháp 
hài hòa. 

Đại thừa (Mahayana) cũng cho rằng đức Phật đã 
đưa ra các cấp độ giảng dạy khác nhau mà thực sự có 
vẻ mâu thuẫn với nhau, đối với trình độ “cao hơn” yêu 
cầu phải hoàn tác một số bài học được đơn giản hóa 
quá mức ở cấp độ “thấp hơn.” 


Trong khi thông điệp cuối cùng của đức Phật là tất cả 
chúng sinh đều có thể trở thành những vị Phật Chánh 
biến tri, điều này sẽ quá khó tin và khó hiểu gây hoang 
mang nếu đưa ra thuyết giảng ngay ban đầu. 

Do đó, đối với những hạng phạm phu “ngu dốt có căn 








Ngài bắt đầu tuyên thuyết giáo lý bốn Thánh đề, đặt ra 
mục tiêu chứng quả A-la-hán mà nhập Niét-bàn. 


A-la-hán được xem là vẫn còn một màng vi tế vô 
minh và thiếu tâm đại bi mà chỉ mong cầu tự thoát vòng 
sinh tử, bỏ mặc chúng sanh chưa giác ngộ tự liệu láy. 

Với những người đã sẵn sàng hiểu giáo pháp cao 
hơn, Phật dạy Niết-bàn chân thật được chứng nhập 
bằng Phật quả, rằng tất cả đều có thể đạt đến đó, ngay 
cả các A-la-hán hiện đang nghĩ rằng họ đã đạt đến 
mục đích rồi. 

Đức Phật duy chỉ có ‘môt thừa' (eka-yàna), đó là 
Phật thừa viên đốn, nhưng bằng 'phương tiện thiện 
xảo' Ngài đã khai triển một thừa này thành ba: thừa 
cho Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát. 

Đức Phật trao cho mọi hạng người bất cứ thừa nào 
trong ba thừa mà phù hợp với thiên tử và chí nguyện 
của họ, và một khi Ngài đã hướng dẫn họ tu tập thuần 
thục, bấy giờ Ngài chỉ ra cho họ Phật thừa tối hậu, còn 
các thừa khác chỉ là tạm thời. 


Vì Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả, nên có vẻ khó phân 
biệt Bồ-tát thừa với Phật-thừa. 

Giáo lý được thuyết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
khẳng định rằng bát cứ ai nếu được nghe danh hiệu 
một vị Phật và kính lễ Ngài thì chắc chắn sẽ thành Phật 
trong tương lai dù thời gian đó dài lâu bao nhiêu, bởi vì 
chủng tử Phật tánh đã có sẵn trong hết thảy chúng 
sanh. 


Hàu hết các đệ tử của Phật đều được thọ ky sẽ 
thành Phật trong tương lai ở nhiều cõi khác nhau, 
được gọi là các quốc độ Phật (Buddha-ksetra) hay 
Phật quốc. 

Không phải tất cả kinh điển Đại thừa đều theo quan 
điểm “nhất thra’ này, mà một SỐ, nhu kinh Ugra- 
pariprcchà (Úc -già Trưởng giả vấn kinh) theo quan 
điểm 'ba thừa' trong đó A-la-hán không còn phải tu 
thêm nữa. 





begins by teaching on the four Truths of the Noble 


Ones, 7 setting out the goal as attaining nirvana by 
becoming an arhant. 


The arhant is seen as still having a subtle ignorance, 
and as lacking full compassion in his hope of escaping 
the round of rebirths, thus leaving unawakened beings 
to fend for themselves. 

For those who were prepared to listen further, the 
Buddha then teaches that the true nirvana is attained at 
Buddhahood, and that all can attain this, even the 
arhants who currently think that they have already 
reached the goal. 

The Buddha has just ‘one vehicle’ (eka-yãna), the all- 
inclusive Buddha-vehicle, but he uses his 'skilful 
means' to show this by means of three: the vehicles of 
the disciple, solitary-buddha, and bodhisattva. 

He holds out to people whichever of them 
corresponds to their inclinations and aspirations, but 
once he has got them to develop spiritually, he gives 
them all the supreme Buddha-vehicle, the other ways 
being provisional ones. 


As the bodhisattva path leads to Buddhahood, it 
seems hard to differentiate the bodhisattva and 
Buddha-vehicles. 

The doctrine preached in the Lotus Sütra asserts that 
every sentient being who has once heard the name of a 
Buddha and bowed down to him would definitely 
become a Buddha in the future, regardless of how long 
this took; because the Buddha-nature (seed of 
Buddhahoogd) is inherent in all. 


Almost all disciples of the Buddha were prophesied to 
become a Buddha in the far future in different realms of 
the universe known as 'Buddha-fields' (Buddha-ksetra) 
or 'Buddha-lands*. 

Not all Mahayana texts follow this 'one vehicle 
perspective, however, for some, such as the Ugra- 
pariprcchà (‘Inquiry of Ugra’) follow a 'three-vehicle' (tri- 
yàna) one in which arhants do not develop further. 

Others, such as the Aştasāhasrikā Prajfiapàramità, 


76 





cơ tháp kém," Ngài bát đầu bằng việc giảng day về bón 
chân lý của các bậc Thánh, dát ra muc tiéu là dat 
duoc niét-bàn bằng cách trở thành vi A-la-hán (arhant). 


A-la-hán được xem là vẫn còn thiếu hiểu biết tinh tế 
và thiếu tâm từ bi viên mãn với mong cầu tự thoát khỏi 
vòng tái sinh, bỏ mặc chúng sinh chưa giác ngộ tự lo 
liệu. 

Đối với những người đã sẵn sàng lắng nghe giáo 
pháp cao hơn, đức Phật dạy rằng niết-bàn thật sự sẽ 
đạt được khi chứng đắc Phật quả và tất cả đều có thể 
đạt được, ngay cả những vị A-la-hán hiện đang nghĩ 
rằng họ đã đạt đến đích rồi. 

Đức Phật chỉ có “một thừa” (một cỗ xe phương tiện, 
eka-yãna), đó Phật thừa bao gồm tất cả, nhưng Ngài 
sử dụng “phương tiện thiện xảo” ' dé triển khai một thừa 
thành ba thừa: thừa dành cho Thanh Văn, Phật Độc 
giác và Bó-tát (bodhisattva). 

Ngài chi day, trao cho moi hạng người bát ky thừa 
nào phù hop với khuynh hướng và nguyện vong của 
họ, nhưng một khi Ngài đã hướng dẫn họ tu tập phát 
triển tâm linh, Ngài đã chỉ dạy cho họ Phật thừa tối 
hậu, còn các thừa khác chỉ là tạm thời. 


Vì con đường của Bồ-tát dẫn đến Phật quả, nên 
dường nhu khó có thé phân biệt được Bồ-tát thừa và 
Phật thừa. 

Giáo pháp được giảng trong Kinh Pháp Hoa khẳng 
định rằng mỗi chúng sinh đã từng nghe danh hiệu của 
vị Phật và đảnh lễ Ngài nhất định sẽ trở thành vị Phật 
trong tương lai, dù thời gian đó dài bao lâu; bởi vì Phật 
tính (hạt giống của Phật quả) vốn đã có sẵn trong tất 
cả chúng sinh. 


Hầu hết tất cả các dé tử của đức Phật đều được tiên 
tri (thọ ký) sẽ trở thành vị Phật trong tương lai xa trong 
các cõi khác nhau của vũ trụ được gọi là “các quốc độ 
Phật” (Buddha-ksetra) hay “Phật quốc.” 

Tuy nhiên, không phải tất cả các kinh văn Đại thừa 
đều tuân theo quan điểm “một thừa” này, đối với một 
số, chẳng han nhu Kinh Ugra-pariprcchãä (Úc-già 
Trưởng giả vấn kinh) theo quan điểm “tam thừa” (tri- 
yãna) trong đó các A-la-hán không tu thêm nữa. 








Kinh khác, nhu Astasáhasrika Prajñãpãäramitã (Bát- 
nhã bát thiên tụng), nhắn mạnh điểm quan trọng của 
Bồ-tát là không thối lui đến mức cầu quả vị thấp hơn là 
A-la-hán. 


Theo chuẩn mực về quả vị A-la-hán được bảo tồn 
bởi các bó phái Thanh văn thừa nhu Theravada 
(Thượng toa bó), A-la-hán được mô tả là thám đẫm 
tâm từ và thương tưởng giáo hóa chúng sanh. 

Theravada cũng biết rằng con đường tiến đến Phật 
quả thật diệu vợi, trải qua vô số kiếp, là đạo hành cao 
xa nhất, vì mục tiêu của nó là cứu độ vô lượng chúng 
sanh (xem tiêu đề trên, *Th.6). 


Mặc dù Bó-tát đạo vẫn được một số ít các vi 
Theravada (thường là hàng cư sĩ) tu tri, nó được xem 
là đường lối chỉ dành cho một số ít bậc đại sỹ. 

Còn lại hầu hết đều hoan hỷ áp dụng giáo lý của đức 
Phật lịch sử để tu hành hướng đến quả vị A-la-hán dẫu 
thành tựu được trong đời này hay trong đời vị lai. 


Một đặc điểm của Mahäyãna là khuyến khích mọi 
‘thiên gia nam tử nữ nhân’ bước lên con đường diệu 
voi của BÓ-tát. 

Trong khi Mahāyāna so kỳ có thé được phát triển bởi 
các tăng lữ có tinh thần cải cách, rõ ràng đã có sự 
chuyển dịch từ Phật giáo lấy tự viện làm trung tâm, 
trong đó các tăng lữ đóng vai trò chủ đạo trong việc 
hoằng Pháp, sang hàng cư sĩ với những đóng góp 
quan trọng trong việc phổ biến và phát triển Chánh 
pháp. 


Đỉnh điểm của phong trào 'tai gia' này được khắc họa 
trong huyền thoại cư sĩ Vimalakirti (Duy-ma-cật) người 
đã phê phán các yếu tố bảo thủ trong Phật giáo tăng lữ 
chỉ chuyên tâm giải thoát cá nhân mà, mặc dù không 
làm phương hại ai, theo ông vẫn chưa đủ quan tâm 
đến lợi lạc cho chúng sanh đang dau khó (*M.10, 113, 
127, 136, 141, 168). 





emphasize the importance of bodhisattvas not falling 
back so as to seek the lesser goal of arhantship. 


According to the standards of arhantship preserved 
by Šrãvakayãna schools such as the Theraväda, the 
arhant is also described as imbued with loving kindness 
and as compassionately teaching others. 

The Theravada still acknowledges that the long path 
to Buddhahood, over many many lives, is the loftiest 
practice, as it aims at the salvation of countless beings 
(see heading above *Th.6). 


Nevertheless, while the bodhisattva path has been 
and is practised by a few Theravädins (often 
laypeople), it is seen as a way for the heroic few only. 

Most, though, have gratefully made use of the 
historical Buddha's teachings so as to move towards 
arhantship, whether this be attained in the present life 
or a future one. 


The particular feature of the Mahayana is that it urges 
all 'sons and daughters of good family to tread the 
demanding bodhisattva path. 

Moreover, while the earliest Mahayana may have 
been developed by reformist monks, there is then 
evidence of a transition from a monastically-centred 
Buddhism, in which monks were dominant in the 
dissemination of the Dharma, to one where laypeople 
also made important contributions in spreading and 
developing the Dharma. 


The culminating point of this householder movement 
was characterized by the legend of Vimalakirti who 
criticized the conservative elements in monastic 
Buddhism of devoting oneself to individual liberation 
which, while avoiding harm to others, was regarded by 
him as insufficiently concerned with bringing positive 
benefit to other suffering beings (*M.10, 113, 127, 136, 


77 





Những Kinh khác, chẳng han nhu Asfasãhasrikã 
Prajfiapáramita Sūtra (Bát thiên tụng bátnhã ba-la- 
mật-đa), nhắn mạnh tầm quan trọng của các Bồ-tát 
không thối lui đến mức cầu quả vị nhỏ hơn là chứng 
quả A-la-hán. 


Theo các tiêu chuẩn của vị A-la-hán được bảo tồn 
bởi các trường phái Thanh văn thừa (Sravakayàna) 
như Thượng toa bó (Theravada), vị A-la-hán cũng 
được mô tả là thám nhuán lòng từ bi và thương tưởng 
giáo hóa chúng sinh. 

Thượng tọa bộ (Theravada) vẫn thừa nhận rằng con 
đường dài dẫn đến Phật quả, trải qua nhiều kiếp, là 
con đường tu hành cao cả nhất, vì nó nhằm mục đích 
cứu độ vô số chúng sinh (xem phần trên *Th.6). 


Mặc dù, con đường tu hạnh Bó-tát đã và đang được 
một số vi theo Thượng tọa bộ (Theraväda) (thường là 
hàng cư sĩ) tu trì, nó được xem là con đường chỉ dành 
cho một số ít các bậc đại sĩ, anh dũng. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều hoan hỷ áp dụng 
những lời dạy (giáo pháp) của đức Phật lịch sử để tu 
hành hướng tới quả vị A-la-hán, dẫu có thể thành tựu 
được trong đời này hay trong đời vị lai. 


Một đặc điểm riêng biệt của Đại thừa (Mahãyãna) là 
nó khuyến khích tất cả “con trai, gái trong các gia đình 
thiện lương” dấn thân bước đi trên con đường Bồ-tát 
đạo. 

Hơn nữa, trong khi Đại thừa (Mahàyàna) sơ kỳ có 
thể đã do các nhà sư theo chủ nghĩa cải cách phát 
triển thì rõ ràng có bằng chứng về sự chuyển đổi từ 
một đạo Phật lấy tự viện làm trung tâm, trong đó các vị 
tăng sĩ lữ đóng vai trò chủ đạo trong việc truyền bá 
Phật pháp, sang một đạo Phật mà hàng các cư sĩ cũng 
đóng góp quan trọng trong việc truyền bá và phát triển 
Phật pháp. 


Đỉnh điểm của phong trào tại gia này được khắc họa 
bởi huyền thoai vé Vimalakirti (Duy-ma-cật), người đã 
phê phán các phần tử bảo thủ trong Phật giáo tự viện 
chỉ chuyên tâm giải thoát cá nhân, dù là tránh gây tổn 
hại cho người khác, vẫn bị ông coi là không quan tâm 
đầy đủ đến việc mang lại lợi ích tích cực cho các chúng 
sinh khác đang chịu nhiều đau khó. (*M.10, 113, 127, 








Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều tăng lữ đã học và hành 
theo cả hai thừa Thanh văn và Đại thừa; cả hai cùng 
hiện diện trong một tự viện chung không phải là việc 
hiếm. Trên thực tế người Trung Hoa mãi cho đến cuối 
thế kỷ thứ 4 vẫn chưa phân biệt rõ ràng Đại thừa là 
một trào lưu tách biệt. 


4. Sự phát triển kinh điễn Đại thừa 


Mahäyäna xuất hiện trong lịch sử như một liên kết 
lỏng lẻo của các nhóm, mà mỗi nhóm gắn liền với một 
hay nhiều hon các kinh (Skt. sūtra; Pāli. sutta) chưa 
biét dén truóc dó. Các kinh này duoc báo tón trong 
ngón ngữ Sanskrit, thứ ngón ngữ uy tín của Ẩn-độ tựa 
như chữ Latin một thời của châu Âu. 

Khởi thủy, kinh văn Đại thừa được mô tả theo một 
thé loại là vaipulya, nghĩa là 'quảng diễn: 'được mở 
rộng; là sự mở rộng những điều mà Phật đã thuyết 
một cách gián tiếp, mật ý, có tính hàm ngụ. 

Các kinh vaipulya (phương quảng, hay phương 
đẳng) là một trong chín thể loại Phật ngôn (buddha- 
vacana) 17 dưới dạng quảng diễn. Nó tương đương từ 
Pali vedalla như trong tiêu đề các kinh Mahã-vedalla 
(Đại phương quảng) và Cüla-vedalla (Tiểu phương 
quảng). !8 

Các nhà Đại thừa thường nhắn mạnh, không nên 
hiểu lời dạy của đức Phật theo nghĩa từ chương, vì một 
từ ngữ chỉ đơn thuần là một tín hiện chỉ cho một thực 
tại uyên áo, án tàng trong đó, một 'ngón tay' chỉ 'mặt 
trăng' trên bầu trời cao xa. 


Bất cứ ai chấp nhận văn hiến Đại thừa gồm các 
sütras chân chính — những bài pháp chính giáo của 
Phật — như vậy người đó thuộc trào lưu mới. Điều này 
không đòi hỏi các tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni phải từ bỏ 
cộng đồng huynh đệ cũ, vì họ vẫn tiếp tục tuân thủ giới 
luật tu đạo của cộng đồng huynh đệ mà trong đó họ 
được xuất gia. 

Trong một thời gian, các nhà Đại thừa vẫn là thiểu số 





141, 168). 


Over the centuries, many monks studied and 
practised according to both the disciple-vehicle and 
Mahayana; not infrequently, both were present in the 
same monastery. The Chinese, in fact, did not come to 
clearly differentiate the Mahayana as a separate 
movement till late in the fourth century. 


4. The development of Mahayana texts 


The Mahāyāna emerged into history as a loose 
confederation of groups, each associated with one or 
more of a number of previously unknown sütras (Skt, 
Pali sutta). These were preserved in a form of Sanskrit, 
the prestige language of India, as Latin once was in 
Europe. 

Originally, Mahayana sūtra texts were described as 
ones which were vaipulya, which means 'extensive' or 
'extended'; that is, the extension of what had been 
taught by the Buddha indirectly, implicitly, 
metaphorically. 

Vaipulya texts are one of nine early classifications of 


the Buddha's words (buddha-vacana) 18 in terms of the 
mode of expression. It corresponds to the Pāli word 
vedalla as found in the titles of the Mahà-vedalla and 


Cüla-vedalla Suttas. 1? 

The Mahäyänists emphasized that the words of the 
Buddha should not be understood only literally, as a 
word is only a mere sign, which may be for a hidden, 
deep reality, a ‘finger’ pointing to the ‘moon’ far beyond. 


Anyone accepting the Mahayana literature as 
genuine sütras -— authoritative discourses of the 
Buddha - thereby belonged to the new movement. This 
did not necessitate monks and nuns abandoning their 
old fraternities, as they continued to follow the monastic 
discipline of the fraternities in which they had been 
ordained. 

The Mahäyänists remained a minority among Indian 


78 





136, 141, 168). 


Trái qua nhiều thé ky, nhiều nhà su đã hoc và hành 
theo cả hai thừa Thanh văn thừa và Đại thừa; cả hai 
thừa đều có mặt trong cùng một tự viện là điều không 
phải là hiếm. Trên thực tế, mãi đến thứ kỷ IV, người 
Trung Hoa vẫn không phân biệt rõ ràng Đại thừa là một 
phong trào riêng biệt. 


4. SỰ PHÁT TRIÉN CỦA CÁC KINH VĂN ĐẠI 
THỪA 


Đại thừa xuất hiện trong lịch sử như một liên minh 
lỏng lẻo của các nhóm, mỗi nhóm liên kết với một hoặc 
nhiều trong số các kinh chưa được biết đến trước đây 
(S. Sütra, P. Sutta). Các Kinh này được bảo tồn dưới 
ngón ngür tiếng Phạn (Sanskrit), thứ ngôn ngữ uy tín 
của Án Độ, giông như tiếng La-tinh một thời ở châu Âu. 

Ban đầu, các bản kinh văn Đại thừa được mô tả là 
thé loại kinh có tên gọi là vaipulya, có nghĩa là “quảng 
diễn” hoặc “được mở rộng;” nghĩa là sự mở rộng 
những gì đã được đức Phật dạy một cách gián tiếp, 
hàm ý, án du. 

Các Kinh Vaipulya (phương quảng, hay phương 
đẳng) là một trong chín thể loại ban đầu của Phật ngôn 
(buddha-vacana)? theo phuong thüc dién dat. Nó 
tương đương với từ tiếng Pali là vedalla nhu được tim 
thấy trong các tiêu đề của Kinh Mahã-vedalla (Đại 
phương quảng) và Cüla-vedalla Sutta (Tiểu phương 
quảng). 

Các nhà Đại thừa thường nhấn mạnh rằng không 
nên hiểu lời Phật dạy theo nghĩa đen văn chương, vì 
một từ chỉ đơn thuần là một tín hiệu, mà có thể ẩn 
chứa các thực tại sâu kín án giấu, một “ngón tay" chỉ 
“mặt trăng” trên bầu trời xa vời voi. 


Bát cứ ai chấp nhận văn hiến Đại thừa là kinh dién 
chân chính - những bài giảng pháp chính của Phật - 
đều thuộc về phong trào mới. Điều này không đòi hỏi 
các vị tăng sĩ ni phải từ bó các cộng đồng tu học của 
họ, vì họ tiếp tục tuân thủ các giới luật của cộng đồng 
tu học mà họ đã được truyền giới. 

Những người theo phái Đại thừa vẫn là một thiểu số 
trong số các Phật tử Ấn Độ trong một thời gian, mặc dù 








trong những người Ấn theo đạo Phật, mặc dù theo ƯỚC 
tính của Huyền Trang, vào thế kỷ thứ 7, trong số 
200.000 tăng lữ Án có đến một nửa thuộc hệ phái Đại 
thừa. 


Những người thủ cựu không công nhận nền văn học 
Đại thừa là 'Phật thuyết: (buddha-vacana), nhưng các 
nhà Đại thừa đã bảo vệ tính chính thống của họ bằng 
nhiều phương sách khác nhau. 

Trước hết, các kinh điển này trước kia được xem là 
những phát ngôn cảm hứng xuất phát từ đức Phật mà 
ngày nay được xem là vẫn có thể tiếp xúc qua những 
thị hiện trong định và trong những mộng cảnh minh 
hiên. 

Thứ hai, chúng được coi như những điều cùng phát 
xuất từ trí tuệ cùng phẩm tính vốn là cơ sở y cứ trên đó 
Phật tuyên thuyết Chánh Pháp. !9 

Thứ ba, trong Đại thừa hậu kỳ, các kinh điển này 
được coi là những giáo pháp của Phật được giữ kín 
dưới long cung (nága), cho tới khi có người có khả 
năng nhìn ra những mật ý sâu xa hơn trong giáo huấn 
của Ngài, những người ây sẽ khai diễn các giáo pháp 
này bằng năng lực thần thông. 

Mỗi giải thích đều xem các sütra như là điểm phát 
xuất, trực tiếp hay gián tiếp, từ những thực chứng tu 
tập. Mặc dù váy, các kinh điển Đại thừa đều mang hình 
thức là những đối đáp giữa đức Phật ‘lich sử” với các vi 
đệ tử và chư thiên. 


Kinh điển Đại thừa được ví như 'thời chuyển pháp 
luân' thứ hai, thời thuyết pháp cho trình độ cao hơn các 
kinh điển so kỳ, với các đệ tử Phật là hàng bodhisattva 
được mô tả với trí tuệ cao hơn các vị đệ tử hàng A-la- 
hán. 

Vì các sütra được cho là bao hàm chân lý giải thoát, 
cho nén sao chép, phó bién, tụng đọc, giảng giải, thấu 
hiểu, hành trì, và ngay cả chỉ lễ bái tôn kính các kinh 
này, được nói là sẽ có phước báo vô lượng. 





Buddhists for some time, though in the seventh 
century, perhaps half of the 200,000 or more monks 
counted by the Chinese pilgrim Xuanzang (Hsüan- 
tsang) were Mahayanist. 


Traditionalists denied that the Mahayana literature 
was the word of the Buddha’ (Buddha-vacana), but 
Mahaàyanists defended their legitimacy through various 
devices. 

Firstly, they were seen as inspired utterances coming 
from the Buddha, now seen as still contactable through 
meditative visions and vivid dreams. 

Secondly, they were seen as the products of the 
same kind of perfect wisdom which was the basis of the 


Buddha's own teaching of Dharma.20 

Thirdly, in later Mahayana, they were seen as 
teachings hidden by the Buddha in the world of 
serpent-deities (nãgas), till there were humans capable 
of seeing the deeper implications of his message, who 
would recover the teachings by means of meditative 
powers. 

Each explanation saw the sütras as arising, directly 
or indirectly, from meditative experiences. 
Nevertheless, they take the form of dialogues between 
the ‘historical Buddha and his disciples and gods. 


The Mahäyãna sütras were regarded as the second 
‘turning of the Dharma-wheel, a deeper level of 
teaching than that in the early suttas, with the Buddha's 
bodhisattva disciples portrayed as wiser than his arhant 
disciples. 

Because of the liberating truth the sütras were seen 
to contain, there was said to be a huge amount of 
karmic benefit in copying them out, and disseminating, 
reciting, expounding, understanding, practising, and 
even ritually venerating them. 


79 





vào thé ky VII, dai su chiêm bái Huyền Trang 
(Xuanzang hay Hsuan-tsang) cüa Trung Hoa dá tính là 
có lẽ một nửa hay hon trong số 200.000 nhà sư trở lên 
là người theo phái Đại thừa. 


Những người theo chủ nghĩa truyền thống thủ cựu 
phủ nhận rằng nền văn học Đại thừa là “lời của đức 
Phật” (Phật thuyết, Phật ngôn, Buddha-vacana), nhưng 
những người theo chủ nghĩa Đại thừa bảo vệ tính hợp 
pháp của các kinh văn này thông qua nhiều phương 
tiện khác nhau. 

Thứ nhất, các kinh văn được xem như những lời 
phát ngôn được truyền cảm hứng đến từ đức Phật, giờ 
đây vẫn được xem là vẫn có thé tiếp xúc được thông 
thị hiện và trong các mộng cảnh. 

Thứ hai, các kinh văn này được xem như là sản 
phẩm của cùng một loại trí tuệ hoàn hảo, vốn là nền 
tảng mà dựa vào đó thuyết giảng giáo pháp của chính 
đức Phật.4 

Thứ ba, trong Đại thừa sau này, các kinh văn này 
được xem nhu những giáo pháp được đức Phật giữ 
kín trong thế giới của các rồng rắn thần (nàga), cho 
đến khi có những người có khả năng nhìn thấy những 
hàm ý sâu xa hơn trong thông điệp của Ngài, những 
người ấy sẽ phục hồi các giáo lý bằng các năng lực 
thần thông thiền định. 

Mỗi lời giải thích đều xem kinh điển (Sūtra) như là 
điểm xuất phát, trực tiếp hay gián tiếp, từ những kinh 
nghiệm thiền định (thực chứng tu tập). Tuy nhiên, các 
kinh văn Đại thừa đều có hình thức là những cuộc đối 
thoại giữa đức Phật “lịch sử” với các đệ tử của Ngài và 
các vị trời. 


Các kinh điển Đại thừa được xem là lần “chuyển 
Pháp luân” thứ hai, một mức độ giảng dạy sâu sắc hơn 
so với các bài kinh ban đầu, với các đệ tử hàng Bồ-tát 
của Phật được miêu tả là trí tuệ cao hơn các đệ tử A- 
la-hán của Ngài. 

Bởi vì các kinh điển được cho là chứa đựng chân lý 
giải thoát, cho nên sao chép, phổ biến, trì tụng, giảng 
giải, thấu hiểu, thực hành và thậm chí là lễ bái tôn kính 
các Kinh điển này, được cho là đem lại vô lượng 
phước báu. 








về giáo lý mà Phật truyền dạy trong ngữ cảnh của 
phàm phu. 

Một số vận dụng phong cách đặc thù của văn 
chương để diễn đạt một lý giải về các lời dạy của Phật, 
chẳng hạn trong số đó, Phật thuyết pháp trong khung 
cảnh kỳ diệu giữa các chúng chư thiên, như được thầy 
với phạm vi nhỏ hẹp trong một số ít kinh điển sơ kỳ, 
như kinh Mahà-samaya (Đại tập hội).20 

Có nhiều bộ kinh Đại thừa phản ánh phong cách này, 
trong đó, đức Phật sử dụng ngôn ngữ khuếch đại và 
nghịch lý, thị hiện nhiều vi Phật và Bó-tát đại địa từ các 
thế giới khác, đang tồn tại trong nhiều quốc độ khắp 
trong vũ trụ. 

Một số các đắng cứu hộ thế gian này, là chư Phật, và 
trong các kinh khác là các Bồ-tát, đã trở thành đối 
tượng sùng tín và cầu nguyện, và được thêm vào với 
số lượng lớn để thu hút và truyền bá thành công của 
Đại thừa. 


5. Kinh điễn và triết thuyết Đại thừa 


Các nhà Đại thừa tiếp tục chịu ảnh hưởng các tư 
tưởng từ Phật giáo sơ kỳ, được bảo tồn, chẳng hạn, 
trong bộ phận A-hàm (àgamas) trong Hán tang, tương 
duong các bộ nikãyas trong kinh tang Pali. 

Một số bản kinh thời ky đầu Bai thừa nhu kinh 
Salistamba (Mâm lúa: *M.130-31; Hán: Dao can kinh), 
về lý tính duyên khởi của tồn tai, cho thấy một giai 
đoạn chuyên tiếp từ những ý tưởng Phát giáo sơ kỳ, 
trong khi bộ Šafapañcasatka-stotra (Bách ngũ thập kệ 
tán: *M.2) của Matrceta (thế ky thứ 2 TL) xưng tán đức 
Phật theo phong cách khá truyền thống. 


Một số bản kinh khác lại rõ ràng là các văn bản mở 
rộng từ các kinh tiền-Đại thừa, như kinh Upásaka-sila 
(Ưu-bà-tắc giới: ”M.1, 23, 30, 38, 42, 50, 53, 56, 64-B, 
72-3, 79, 82-4, 87-92, 98, 102, 104, 160), được dịch 
sang Hán văn khoảng năm 425 TL, 

vốn được xây dựng trên các văn bản được thấy trong 
kinh tạng Theravada nhu kinh Sigalovada Sutta 





Some Mahayaàna scriptures are in the form of a report 
of teachings given by the Buddha in a normal human 
context. 

Others utilize specific styles of literature to express 
an understanding of the Buddha's teachings, such that, 
in them, the Buddha teaches within a marvellous 
setting of wonders and divine beings, as is found to a 
small extent in a few early suttas, such as the Mahà- 


samaya?! 


Many Mahayana sütras reflect this style. In them, the 
Buddha uses hyperbolic language and paradox, and 
makes known many transcendent Buddhas and high- 
level bodhisattvas from other worlds, existing in many 
regions of the universe. 

A number of these saviour beings, Buddhas and, in 
other texts, bodhisattvas, became objects of devotion 
and prayer, and greatly added to the appeal and 
missionary success of the Mahayana. 


5. Mahäyäna texts and philosophies 


Mahäyänists have continued to be influenced by 
ideas from early Buddhism, preserved, for example in 
the section of the Chinese Canon on the àgamas, 
which are similar to the nikayas of the Pali Canon. 

Some early Mahäyãna texts such as the Sàálistamba 
(‘Rice Seedling’: *M.130—31) Sūtra, on the conditioned 
nature of existence, show a transitional phase from 
earlier Buddhist ideas, while the Satapaficasatka-stotra 
(Hundred and Fifty Verses’: *M.2) of Mãtrceta (second 
century CE) praise the Buddha in rather traditional 
ways. 


Other texts are evidently expanded versions of pre- 
Mahāyāna texts, such as the Upāsaka-śīla 
('Laypersons' Precepts’: *M.1, 23, 30, 38, 42, 50, 53, 
56, 64-5, 72-3, 79, 82-4, 87-92, 98, 102, 104, 160) 
Sütra, translated into Chinese around 425 CE, 

which builds on texts such as that found in the 
Theravada Canon as the Sigãlovãda Sutta (Digha- 


80 





Một số kinh điển Dai thừa có hình thức nhu bản 
tường thuật những lời dạy của Phật trong ngữ cảnh 
con người phàm phu. 

Một số sử dụng các phong cách văn học đặc thù để 
diễn đạt sự lý giải, hiểu biết về giáo pháp của đức 
Phật, chẳng hạn trong đó, đức Phật dạy trong một 
khung cảnh tuyệt vời của các vị trời, như được tìm thấy 
ở một phạm vi nhỏ hẹp trong một số kinh điển sơ kỳ, 
chẳng hạn nhu kinh Mahà-samaya (Kinh dai hội, Dai 
tập hói).9 

Nhiều bộ Kinh điển Đại thừa phản ánh phong cách 
này. Trong đó, Phật sử dụng ngôn ngữ khuyếch đại và 
nghịch lý và cho biết nhiều vị Phật siêu việt và các Bồ- 
tát cấp cao từ các thế giới khác, hiện hữu ở nhiều vùng 
của vũ trụ. 

Một số các Đắng cứu hộ thé gian này, là các Phật và 
trong các bản kinh khác, là các: Bồ-tát, đã trở thành đối 
tượng của lòng sùng tín và cầu nguyện và được bó 
sung rất nhiều để thu hút và truyền bá thành công Đại 
thừa. 


5. KINH ĐIỄN VÀ TRIÉT LÝ ĐẠI THỪA 


Những người theo chủ nghĩa Đại thừa tiếp tục chịu 
ảnh hưởng bởi những ý tưởng từ Phật giáo sơ kỳ, 
được bảo tồn, ví dụ như trong phần Kinh điển A-hàm 
(Agama) trong Hán tang, tương tự như các bó Kinh 
tạng nikãyas trong Kinh điển Pāli. 

Một số bản kinh Đại thừa thời kỳ đầu như kính 
Salistamba (Màm lúa: *M.130-31, Hán dich: Đạo can 
kinh), về bản chất tính lý tương quan của sự tồn tại, 
cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp từ các tư tưởng 
Phật giáo sơ kỳ, trong khi bó Šafapañcasatka-stotra 
(Trăm năm mươi câu kệ,” “Bách ngũ thập kệ tán:” *M.2) 
của Mātrceta (thé kỷ II sau CN) ca ngợi đức Phật theo 
phong cách khá truyền thống. 


Các bản kinh khác rõ ràng là các phiên bản mở rộng 
của các kinh văn tiền-Đại thừa, chẳng hạn như kính 
Upàsaka-sila ( Giới luật dành cho Cư sř hay “Ưu-bà-tắc 
giới.” *M.1, 23, 30, 38, 42, 50, 53, 56, 64-5, 72-3, 79, 
82-4, 87-92, 98, 102, 104, 160), 

được dịch tiếng Hán vào khoảng năm 425 sau CN, 
được xây dựng dựa trên các văn bản được tìm thấy 








(Digha-nikaya, kinh 31: *Th.49: Hán dich, Trường A- 
hàm, kinh Thién Sinh), nhung nhán manh viéc hành tri 
của cu sĩ nhu là Bồ-tát. . 

Trong kinh Ugra-pariprccha (Uc-già. ván kinh: *M.49 
và 81), Hán dich (Dai báo tích, Uc- -già Trưởng giả hội 
19) lần đầu trong thế kỷ thứ 2 TL, giảng day các Bồ-tát 
tai gia và xuát gia, chüng ta tháy các dáu hiéu khói thüy 
của Đại thừa giữa các tăng lữ sóng bằng khát thực và 
thiền tịnh trong rừng. 


Viễn ảnh học thuyết của Đại thừa được trình bày 
trong cả hai, Kinh (sütra), do Phật thuyết, và Luận 
(Sastra), được viết bởi các tác giả danh tiếng. 

Các tác phẩm này trình bày một cách có hệ thống 
quan niệm của các tông phái Đại thừa đặc thù, căn bản 
trên các Kinh, luận lý, và kinh nghiệm tu tập. 


Mỗi trường phái gắn liền với một nhóm kinh đặc biệt 
mà ý nghĩa hoặc đã rõ ràng (kinh liễu nghĩa; Skt. 
nitártha) hoặc còn phải diễn giải (bát liễu nghĩa; Skt. 
neyartha). 

Quá trinh này đã tiếp diễn ở những nơi Đại thừa lan 
truyền đến, và cũng đã nhận lấy những điểm trọng thị 
rộng lón dị biệt theo từng địa phương. 


Trong hé các kinh Bát-nhá ba-la-mật (Prajfia- 
pàramità), tư tưởng chủ dao là, do bởi lý tương quan 
duyên khởi của vạn hữu lẫn bản chất của các khái 
niệm không thé nhu thực nắm bát thực tại, hết thảy 
những gì chúng ta kinh nghiệm đều rỗng không không 
có tự thé: tư tưởng về ‘tánh không’ (éữnyafã) không tự 
tính (ninsvabhäva) (xem *M.137—41). 

Thêm nữa, điều này còn có nghĩa là thế giới hữu vi 
của kinh nghiệm thường nhật, trong đời này và các đời 
sau (samsãra, luân hồi), không tuyệt đối khác biệt hay 
tách biệt với thực tại cứu cánh, nivãna, mà trong đó 
tham, sân, si đều trống không, không bị ghim chặt vào 
các ý niệm. Do đó không thé tìm kiếm Niết-bàn ngoài 
thế gian này mà chính trong tri kiến như thực về thế 
gian. 





nikaya, Sutta 31: *Th.49), but with an emphasis on the 
layperson's practice as a bodhisattva. 

In the Ugra-pariprccha (‘Inquiry of Ugra’: *M.49 and 
81), first translated into Chinese in the second century 
CE, teaching lay and monastic bodhisattvas, we see 
signs of the origin of the Mahayana among monks 
living from alms and meditating in the forest. 


The Mahayana doctrinal perspective is expressed in 
both sütras, attributed to the Buddha, and a number of 
Šãsfras, ‘treatises’ written by named authors. 

These systematically present the outlook of particular 
Mahäyäna schools, based on the sütras, logic, and 
meditational experience. 


Each school is associated with a particular group of 
sütras, whose meaning it sees as fully explicit 
(nitàrtha); other sütras may be regarded as in need of 
interpretation (neyartha). 

This process continued in the lands where the 
Mahaàyana spread, which also took on differing broad 
emphases of their own. 


In the Prajfia-paramita (Perfection of Wisdom) Sütras, 
the key idea was that, both due to the interrelation of 
everything, and the inability of concepts to truly grasp 
reality, everything we experience is empty of any 
inherent existence, or inherent nature: the idea of 
'emptiness' ($ünyata) of inherent nature / inherent 
existence (svabhàva) (see especially *M.137—41). 

Moreover, this means that the conditioned realm of 
ordinary experience, in this and other lives (samsara), 
is not ultimately different from or separate from the 
highest reality, nirvana, which is empty of attachment, 
hatred and delusion, and cannot be pinned down in 
concepts. Hence nirvana is not to be sought as beyond 
the world but in a true understanding of it. 


81 





trong Kinh tang Thuong toa bà (Theravada) nhu Kinh 
Sigãlovãda (Kinh Giáo tho Thi-ca-la-việt hay còn gọi là 
Kinh Thiện sanh) (Kinh Trường bó, Digha-nikaya, kinh 
31: *Th.49), nhưng nhấn mạnh đến sự thực hành của 
Bồ-tát. 

Trong Ugra- pariprcchà (Úc- già vấn kinh" hay còn gọi 
là “Úc- -già Trưởng giả:” *M.49 và 81), lần đầu tiên được 
dịch tiếng Hán trong thế kỷ Il sau CN, giảng dạy cho 
các Bò- tát tại gia và xuất gia, chúng ta thấy những dấu 
hiệu về nguồn gốc của Đại thừa trong số các nhà sư 
sống bằng khất thực và thiền định trong rừng. 


Quan điểm giáo lý Đại thừa được thể hiện trong cả 
hai bộ kinh đều do đức Phật thuyết và một số bộ Luận 
thư (sãsfra), “các luận thuyết” do các tác giả có tên tuổi 
viét. 

Những tác phẩm này trinh bày một cách có hé thống 
quan điểm của các trường phái Đại thừa cụ thể, dựa 
trên kinh dién, luận lý và kinh nghiệm tu tập thiền định. 


Mỗi trường phái được liên kết với một nhóm kinh đặc 
thù, mà ý nghĩa của nó được xem là hoàn toàn rõ ràng, 
tường minh (nitártha, kinh liễu nghĩa); những kinh 
(Sūtra) khác có thé được xem là cần giải thích 
(neyãrtha, kinh bắt liễu nghĩa). 

Quá trình này tiếp tục diễn ra ở những vùng đất mà 
Đại thừa truyền bá đến, cũng tiếp nhận những ấn 
tượng rộng lớn khác nhau của từng địa phương. 


Trong Kinh Bát-nhá ba-la-mát-da (Prajfiaparamità, 
Toàn Thiện Trí Tuệ), tư tưởng chính là, do cả su tương 
hỗ (lý tương quan lý tương quan) của vạn vật, lẫn bản 
chất của các khái niệm không thể nắm bắt được thực 
tại, mọi thứ chúng ta trải qua đều trống rỗng với mọi sự 
tồn tại vốn có, hay bản chát vón có: y niém vé "tính 
không" ($ünyata) của bản chát vốn có / sự tồn tai có 
hữu (tu tính, svabhãva) (xem *M.137-41). 

Hơn nữa, điều này có nghĩa là cảnh giới có điều kiện 
(hữu vi) trải nghiệm thông thường, trong đời này và đời 
khác (samsãra, luân hỏi, không khác biệt tuyệt đối 
hoặc tách biệt với thực tại cứu cánh, niết-bàn 
(Nirvãna), mà trong đó không có tham luyến (tham), 
hận thù (sân) và si mê và không thể bị ghim lại trong 
các khái niệm. 








Được hỗ trợ bởi ý niệm rằng van sự vạn vật đều 
trống không không thé bắt nắm, Bó-tát thực hành 37 
thành phần bó- dà21 vì tự lợi và thực hành các ba-la- 
mật của Bồ- tát vì lợi ích của hết tháy chüng hữu tinh, vi 
ấy biết rằng chân lợi ích của mình và của người không 
khác là không thể tách rời. 

Hệ kinh Prajfiá-paramitá bao gồm: Asfasãhasrikã 
(8,000 tụng: *M.54, 70, 76, 140, 153), boy tiệc: 
(Năng đoạn Kim cang: ”M.4, 9, 20, 44, 48, 103), v 
Paricavimsati- sahasrikà (25,000 tụng: *M.135, 139), v 
bán kinh ngán rát phó thóng Hrdaya (Bát-nhá tám kinh: 
*M. 137). 


Một bản kinh vận dung tư tưởng tánh không dé nhắn 
mạnh sự vượt qua mọi tư duy nhị nguyên là bộ 
Vimalakirti-nirde$a (Duy-ma-cát sở thuyết: e.g. *M.127, 
136, 141, 168), trong đó trí tuệ của một vị Bó-tát tai gia 
chói sáng vượt qua trí tuệ nhiều vị đại đệ tử của Phát. 

Tư tưởng về tánh không không tự tánh được tiếp 
nhận và phát triển bởi trường phái Trung quán của triết 
học Đại thừa, mà tác phẩm căn bản là bộ Müla- 
madhyamaka- kãrikã (Căn bản trung luận tụng: *M.138; 
thường gọi là Trung luận, hay Trung quán luận) của 
Ngài Long Tho (Nàgàrjuna, khoảng 150—250 TL). 


Các trước tác có ảnh hưởng khác của trường phái 
này, viết bởi một luận su hậu ky của trường phái này là 
Tịch Thiên (Sàntideva, khoảng 650-750 TL), là bộ 
Bodhicaryävatära (Nhập bó-dé hành: *M.43, *V.34, 35, 
38, và các trích dịch trong phần về Kim cang thừa) nói 
về các ba-la-mật của Bồ-tát, và bộ Šiksã-samuccaya 
(Tập Bồ-tát học luận), trích từ nhiều bản kinh Đại thừa. 


Vì đức Phật cuối cùng đã nhập Niết-bàn, kết thúc đời 
sóng tai thê, điêu này đặt ra câu hỏi, liệu Ngài có tiép 





Supported by the idea that everything is empty of 
anything that is worth grasping at, the bodhisattva 


practises the thirty-seven factors of awakening^? for 
the sake of their own benefit, and is devoted to the 
bodhisattva perfections, for the benefit of other sentient 
beings, knowing that the true benefit of self and other 
cannot really be separated. 

Prajfiaparamità Sütras include: the Astasahasrikà 
(8000 Lines: *M.54, 70, 76, 140, 153) the 
Vajracchedikã ('Diamond-cutter: *M.4, 9, 20, 44, 48, 
103), and the Paficavim$ati-sahasrika (25,000 Lines": 
*M.135, 139), and the very popular one-page Hrdaya 
('Heart': *M.137). 


A sütra that uses the idea of emptiness to emphasize 
going beyond all dualities is the V7malakiri-nirde$a 
(‘Explanation of Vimalakirti: e.g. *M.127, 136, 141, 
168), in which the wisdom of a lay bodhisattva 
outshines that of many leading monks. 

The idea of emptiness of inherent nature / inherent 
existence was taken up and developed in the 
Madhyamaka school of Mahayana philosophy, whose 
root text is the Müla-madhyamaka-karika 
("Fundamental Treatise on the Middle Way’: *M.138) of 
Nàgarjuna (c.150—250 CE). 


Influential works by a later monk of this school, 
6ãntideva (c. 650—750), are the Bodhicaryávatara 
(Engaging in the Conduct for Awakening’: *M.43, 
*V.34, 35, 38, and cited in other V. passages), on the 
bodhisattva perfectons, and Šiksã-samuccaya 
(Compendium of (Bodhisattva) Training’), that quotes 
from many Mahayana sütras. 


As the Buddha eventually came to the end of his 
earthly life with his final nirvana, this gave rise to the 


82 





Do đó, không thé tim kiếm niét-bàn (Nirvana) ở bên 
ngoài thé gian mà ở sự hiéu biết thực sự vé thé gian. 
Được hỗ trợ bởi ý tưởng rằng vạn vật vạn sự đều trống 
rỗng không có bát cứ thứ gì dáng để nắm bát, Bồ-tát 


(bodhisattva) thực hành ba mươi bảy yếu tố tỉnh thúc 
vì lợi ích của chính họ và cống hiến cho sự hoàn thiện 
(ba-la-mật) của Bò- tát, vì lợi ích của hết thảy chúng 
sinh khác, các ấy biết rằng lợi ích đích thực của bản 
thân và người khác thực sự không thể tách rời. 

Kinh Bát-nhá ba-la-mát-da (Prajňāpāramitā, toàn 
thiện trí tuệ) bao gồm: Astasáhasrika (8.000 dòng" hay 
“Bát thiên tụng bátnhã” *M.54, 70, 76, 140, 153), 
Vajracchedikã (“Năng đoạn kim cương:” *M.4, 9, 20, 
44, 48, 103) và Paricavim$ati-sahasrikà (25.000 dòng,” 
"Kinh phóng quang bát-nhã.” *M.135, 139) và bản kinh 
ngắn rất phó thông Bát-nhá tâm kinh (Hrdaya, “Tâm 
kinh": *M.137). 


Một bản kinh vận dung ý niệm vé tính không dé nhắn 
mạnh việc vượt ra ngoài mọi tư duy nhị nguyên là bộ 
Vimalakirti-nirde$a ("Duy-ma-cát sở thuyết,” “Kinh do 
Vimalakirti nói?" e. g *M.127, 136, 141, 168), trong đó trí 
tué của BÓ-tát tai gia vượt trội hơn trí tuệ của nhiều vi 
đại sư. 

Tư tưởng về tính không của bản chất cố hữu / sự tồn 
tại vốn có đã được hình thành và phát triển trong 
trường phái triết học Trung quán tông Madhyamaka) 
của Triết học Đại thừa, có văn bàn góc là Müla- 
madhyamaka-kàrika (“Luận Trung Quán,” “Luận co bản 
vé con đường trung đạo:” *M.138, hay còn gọi là Trung 
luận, Trung quán luận) của Ngài Long Tho (Nãgãrjuna, 
khoảng 150-250 CN). 


Các tác phẩm có ảnh hưởng một tăng sau này của 
trường phái này, Ngài Tịch Thiên (Šãnfideva, khoảng 
650-750 CN), là Bodhicaryávatara (“Nhập bó-dé hành 
luận" hay "Bó-tát hanh; *M.43, *V.34, 35, 38 và được 
trích dán trong doan ván V.), vé sự hoàn thiện (ba-la- 
mật) của Bồ-tát và Siksà- -samuccaya ( Tập Bồ-tát học 
luận), trích từ nhiều kinh điển Đại thừa. 


Khi cuối cùng đức Phật đã kết thúc cuộc đời trần thế 
của Ngài và nhập diệt niét-bàn vô dư, điêu này đã làm 








tục tồn tại hay không, dưới hình thức nào đó, sau khi 
nhập diệt, vốn được hiểu là sự “dập tắt” cuối cùng 
(Sankrit. nivãna, nguyên nghĩa là sự dập tắt khó và 
các phiền não nguyên nhân của khổ). 

Đây là câu hỏi liệt kê trong số những vấn đề gọi là 
'Mười bốn vấn đề không giải đáp' (vô ký ván)22 được 
xem như vượt ngoài tầm tư duy và biện luận của con 
người. 


Dù sao, sau khi vị Tôn sư vô vàn tôn kính khuất 
bóng, lẽ tự nhiên cộng đồng đệ tử cảm thấy côi cút, 
hoài niệm bóng Thầy dắt dẫn, nêu lại câu hỏi đã từng 
bị Phật cho là không thé chứng minh. 

Câu hỏi này dẫn đến những vấn đề khác liên quan 
đến tánh thé của vị Tôn sư vĩ đại. Đại thừa quan niệm 
Phật tánh thường trụ được diễn giải trong các bộ kinh 
nhu Saddharma-pundarika (Diệu pháp liên hoa: "M.7, 
22, 55, 152), một bản kinh có nhiều ảnh hưởng, và bộ 
Mahà- parinirvãna (Dai bát-Niết-bàn: *M.5, 6, 8, 40, 43, 
111, 145). 


Ngoài ra Đại thừa còn giới thiệu những y tưởng vé 
nhiều vị Phật hiện tồn tại nhiều phương khác trong vũ 
trụ mà có thể tiếp cận được. 

Trong số đó, một vị Phật đã trở nên đặc biệt quan 
trọng trong Phật giáo Đông Á, đó là đức Phật A-di-đà 
(Amitabha, Vô lượng quang), cũng có hiệu là Amitayus 
(Vô lượng thọ). 

Ngài được cho là đang ở thế giới cực lạc 
(Sukhàvati), được tạo thành bởi uy lực thiện nghiệp 
của Ngài, là cõi lý tưởng để tu đạo có thể nhanh chóng 
thắng tiến, và có thé đến đó được nếu có chánh tín noi 
uy lực cứu độ của Ngài. 

Kinh — Pratyutpanna Buddha | Sammukhavasthita 
Samàdhi, Quán Phật tam-muói (Hán dich: Bát-chu tam- 
muội kinh: *M.114), và hai bộ kinh nhiều ảnh hưởng là 
lược bản và quảng bản của kinh Sukhaàvati-vyüha (Lac 
hữu trang nghiêm kinh: *M.158, 159; A-di-đà Kinh và 
Vô lượng thọ Kinh), còn được gọi là Tiểu và Đại A-di- 
đà kinh. 





question of whether he would continue to exist in some 
way after his supposed final 'extinction' (the literal 
meaning of the Sanskrit word nirvàna: extinction of 
what is painful, and the defilements causing this). 

The question was listed among others known as 'the 


fourteen undetermined issues'23 regarded as beyond 
the reach of human speculation and rationality. 


However, after the passing away of their greatly 
revered teacher, it is natural that the bereaved 
community, missing his guidance, raised again the 
question once deemed by the Buddha as unjustifiable. 

This question entails others concerning the nature of 
the great teacher. Mahayana views on the continuing 
nature of the Buddha are expressed in such sütras as 
the | Saddharma-pundarika (White Lotus of the 
Wonderful Dharma’: *M.7, 22, 55, 152), an influential 
text, and the Maha-parinirvana ('Great nirvana': *M.5, 
6, 8, 40, 43, 111, 145). 


The Mahayana also introduced the ideas of many 
other Buddhas currently active in other parts of the 
universe, but who could be contacted. 

One such Buddha, that became especially important 
in East Asian Buddhism, was Amitabha (‘Infinite Light"), 
also known as Amitayus (‘Infinite Life"). 

He is seen to dwell in a 'Bissful Land’ (Sukhävafi) 
generated by his own powerful beneficial karma, an 
ideal realm where rapid spiritual progress is possible, 
and which is reached by true faith in Amitabha's saving 
power. 

An early sütra on the visualisation of him and other 
Buddhas is the Pratyutpanna Buddha 
Sammukhavasthita |Samàdhi (‘Meditation on the 
Presence of All Buddhas” *M.114), and two influential 
texts on him are the Larger and Smaller Sukhàvati- 
vyüha ('Array of the Blissful Land': *M.158, 159) Sütras, 
also known as the Larger and Smaller Sütras on 
Amitayus. 


83 





nảy sinh câu hỏi liệu Ngài có tiếp tục tồn tai theo một 
cách nào đó sau khi “dập tắt” cuối cùng của Ngài hay 
không (nghĩa đen của từ niết-bàn trong tiếng Phạn: sự 
kết thúc dập tắt khó và những phiền não gây ra điều 
này). 

Đây là câu hỏi được liệt kê trong số những câu hỏi 
khác được goi là “mười bón vấn dé chưa được xác 


định" được xem là vượt ngoài tầm tư duy và tính hợp 
lý của con người. 


Tuy nhiên, sau khi người thầy đáng kính qua đời, lẽ 
tự nhiên là cộng đồng đệ tử cảm thấy côi cút, thiếu 
vắng sự hướng dẫn của Thầy, lại đặt ra câu hỏi từng 
được đức Phật cho là không thể biện minh. 

Câu hỏi này kéo theo những vấn đề khác liên quan 
đến bản chất của người thầy vĩ đại. Quan điểm của Đại 
thừa về bản chất thường trụ của đức Phật được thể 
hiện trong những kinh điển như bộ kinh Saddharma 
Pundarika Sūtra (“Diệu Pháp Liên Hoa:” *M.7, 22, 55, 
152), một bản Kinh có ảnh hưởng và bó Mahà- 
parinirvana (“Đại bát-niét-bàn:" *M.5, 6, 8, 40, 43, 111, 
145). 


Đại thừa cũng giới thiệu ý tưởng của nhiều vi Phát 
khác hiện đang tồn tại ở các phần khác của vũ trụ, mà 
có thể tiếp cận được. 

Vị Phật như vậy, trở nên đặc biệt quan trọng trong 
Phật giáo Đông Á, là Phật A-di-đà (Amitàbha, “Vô 
lượng quang,” “Ánh sáng vô lượng”), còn được gọi là 
Amitàyu (“Vô lượng thọ,” “Tuổi thọ vô lượng”). 

Ngài được cho là đang cư ngụ trong một “Cõi cực 
lạc” (Sukhàvati), được tao ra bởi nghiệp lợi mạnh mẽ 
của chính Ngài, là một cảnh giới lý tưởng nơi có thể 
tiến bộ tâm linh nhanh chóng và đến được đó nhờ lòng 
tin chân chính vào năng lực cứu độ của Phật A-di-đà. 

Một bộ kinh Đại thừa sơ khai về việc thị hiện hóa 
Ngài và các Phật khác là Pratyutpanna Buddha 
Sammukhàvasthita Samādhi (“Thiền dinh về sự hiện 
diện của tất cả các Phật,” Hán dịch: Bát-chu tam-muói 
kinh: *M.114) và hai bản kinh có ảnh hưởng về Ngài là 
Kinh Sukhãvaf-vyuha (“Vô lượng thọ kinh:” *M.158, 
159), còn được gọi là Kinh đại A-di-dà và kinh tiểu A-di- 
đà. 








Các kinh nhu Samdhi-nirmocana (Hán dich: Giải 
thâm mát kinh: *M.143) và bó Lankàvatàra (Nhập 
Láng-già kinh: *M.142) nhán manh thé giói mà ta trái 
nghiệm tự căn bản có tu tánh là duy tâm. 

Những gì chúng ta kinh nghiệm là của một quá trình 
thông gia phức tạp vốn bi chi phối bởi tập quán, 
khuynh hướng, các hành vi quá khứ, cùng với ngôn 
ngữ. 

Điều này cũng áp dụng cho các khái niệm của chúng 
ta về thế giới vật chất. Tất nhiên viễn kiến này đôi khi 
cho rằng không tòn tai thế giới vật chát nào bên ngoài 
dòng chảy của những cảm nghiệm tâm thức. 


Với nhãn quan này, điều quan trọng là thông hiểu 
tâm tác thành kinh nghiệm như thế nào, để vượt ra 
khỏi sự phân tách kinh nghiệm thành một tự ngã - chủ 
thể bên trong được cho là thường hằng và những vật 
thể khách quan bên ngoài; và trải nghiệm một sự 
chuyển hướng tận căn để của tâm, trong tàng thức 
(alaya-vijfiana, a-lại-da thức) là một kho chứa vô thức 
các hạt giống nghiệp cảm hình thành tâm phân biệt. 


Viễn kiên được tiếp thu và khai triển trong trường 
phái Yogäcära (Du-già hành) hay Citta-màtra (Duy 
thức) của triết học Đại thừa, do Asanga (Vô trước; 310- 
902) và người em là Vasubandhu sáng khởi. 

Tương truyền, Asañga được Bồ-tát Di-lác (Maitreya) 
khai thị dé soạn tập bộ Mahayana-sütralamkàra (Đại 
thừa trang nghiêm kinh luận), hệ thống hóa các tư 
tưởng Đại thừa về Phật tánh. 


Các bó kinh nhu Tafhãgafa-garbha (Như lai tạng: 
*M.12), Srimalàádevi-simhanada (Tháng Man sư tử 
hóng: *M.13) và Mahã-pariniväna (Dai Bát-niét-bàn) 
diễn tả tu tưởng Tathagata-garbha (bào thai của Nhu 
lai): Như lai tạng, Phật, hay Phật tánh. 

Thai tang này được hiéu là Không: trống không tham, 
trống không sân, trống không si nhưng không trống 
không các công đức vi diệu của Phật, và là một thực tại 
quang minh bản hữu sẵn có trong mọi chúng sinh, 
khiến cho chúng có thé hiển lộ và thuần thục thành 





Texts such as the Samdhi-nirmocana ('Freeing the 
Underlying Meaning:  *M.143) and  Lankavatara 
(‘Descent into Lanka / Ceylon: *M.142) Súfras 
emphasize that the world that one experiences is 
fundamentally mental in nature. 

What one experiences is an end-product of a 
complex process of interpretation, influenced by one's 
habits, tendencies and past actions, along with 
language. 

This also applies to our concepts of a material world. 
Indeed this perspective sometimes says that there is no 
material world existing beyond our flow of mental 
experiences. 


In this perspective, the important thing is to 
understand how our mind shapes experience, to go 
beyond the splitting of experience into an inner, 
supposedly permanent subject-self, and external 
objects, and experience a fundamental re-orientation at 
the root of the mind, in the store-house consciousness 
(alaya-vijfiana) that is an unconscious store of karmic 
seeds that shape our conscious experience. 


This kind of perspective was taken up and developed 
in the Yogacara or Citta-màatra school of Mahayana 
philosophy, founded by Asanga (310—90?) and his half- 
brother Vasubandhu. 

Asanga is said to have been inspired by the 
bodhisattva Maitreya to compose texts such as the 
Mahayana-sütralamkara (‘Ornament of Mahayana 
Sütras'), which includes a systematisation of Mahayana 
ideas on the nature of a Buddha. 


Sütras such as the Tathàgata-garbha ('M.12), 
Srimaladevi-simhanada (‘Lions Roar of Queen 
Śrīmālā’: *M.13) and Mahā-parinirvāņa (‘Great nirvana’) 
express the idea of the Tathāgata-garbha: the womb / 
embryo of the Tathāgata / Buddha, or Buddha-nature. 

This is seen as empty of greed, hatred and delusion, 
but not empty of wondrous Buddha-qualities, and as a 
radiant reality already present in all beings, for them to 
discover and mature into Buddhahood. 


84 





Các bản kinh như Samdhi-nirmocana (“Giải thích ý 
nghĩa bí mật,” Hán dịch: “Giải thâm mật kinh:” *M.143) 
và Lankávatàra (“Nhập Lăng-già kinh" *M.142) nhắn 
mạnh rằng thế giới mà ta trải nghiệm về cơ bản là có 
tự tánh duy tâm. 

Những gì người trải nghiệm là sản phẩm cuối cùng 
của một quá trình diễn giải phức tạp, bị ảnh hưởng bởi 
thói quen, khuynh hướng và hành động trong quá khứ 
của người đó, cùng với ngôn ngữ. 

Điều này cũng áp dụng cho các khái niệm của chúng 
ta về thế giới vật chất. Thật vậy, quan điểm này đôi khi 
nói rằng không có thế giới vật chất nào tồn tại ngoài 
luồng cảm nghiệm tâm thức của chúng ta. 


Theo quan điểm này, điều quan trọng là phải hiểu 
cách tâm trí của chúng ta hình thành trải nghiệm, vượt 
ra ngoài sự phân tách trải nghiệm thành một cái chủ 
thể - tự ngã bên trong được cho là thường trụ và 
những vật thé đối tượng bên ngoài và trải nghiệm sự 
tái định hướng cơ bản ở gốc rễ của cái tâm, trong một 
tàng thức (älaya-vijñãna, A-lại-da thức) là kho chứa vô 
thức hạt giống nghiệp cảm hình thành tâm thức của 
chúng ta. 


Loại quan điểm này được tiếp thu và phát triển trong 
trường phái Du-già gia (Yogãcãra) hay Duy thức (Citta- 
matra) của triết học Đại thừa, do Asanga (Vô Trước, 
310-90?) và người anh cùng cha khác mẹ của ông là 
Vasubandhu (Thế Thân) sáng lập. 

Asanga được cho là được Bồ-tát Di-lặc (bodhisattva 
Maitreya) khai thị soạn bộ nhu Mahayàna-sütralamkara 
(Đại thừa trang nghiêm kinh luận), bao gồm một hệ 
thống hóa các ý tưởng Đại thừa về bản chất của vị 
Phát. 


Những kinh điển nhu Tathàgatagarbha (Nhu Lai tang 
*M.12), Srimáladevi-simhanada ("Tháng-man sư tử 
hóng;" *M.13) và Mahã-pariniväna (Đại bát niét-bàn) 
thé hiện y tưởng vé Nhu Lai tang: bào thai / phôi thai 
của Nhu Lai / đức Phật, hay Phật tính. 

Đây được xem là tính không của tham, sân, si, 
nhưng không trống không các công đức kỳ diệu của 
Phật tính và như một thực tại quang minh rạng rỡ đã 
hiện diện sẵn có trong tất cả chúng sinh, khiến họ 
khám phá và trưởng thành đạt Phật quả. 








Phật quả. 


Tư tưởng này, trong khi gợi đến một tư tưởng Phật 
giáo sơ kỳ rằng do tu tập mà khai mở quang minh bản 
hữu của tâm (*Th.124), có thé phần nào là một đáp 
ứng cho Ấn giáo đang trỗi dậy với tư tưởng về một Ngã 
thé thường hằng trong mọi chúng sinh. 

Ấn giáo đã liên tục phê phán Phật giáo vì không cháp 
nhận bát cứ gì như là 'Ngà', cũng như không cháp 
nhân hê thóng giai cáp và đẳng cáp do thần linh ấn 
định của Ấn giáo. 


Như lai tạng được coi là quang minh bản hữu của 
Phật tánh có sẵn trong mọi chúng sinh. Trong khi, từ 
một phương diện, Như lai tạng bị nhận lầm như là 
Tương tợ Ngã nếu nhìn từ giác độ vô thủy sanh tử, 
nhưng từ phương diện tuyệt đối nó được xem là Vô 
ngã, không liên hệ gì đến cảm thức về cái “Tôi là” 
(*M.144-46). 

Ò Án-độ tư tưởng này được hé thống hóa trong bó 
Ratnagotra-vibhaga (Bảo tánh luận: *M.12), còn goi là 
Uttara-tantra (Tối thượng tục), được cho là do Sáramati 
(Kiên Huệ) hay Maitreya (Di-lặc) trước tác, và đã có 
ảnh hưởng mạnh mẽ trong Phật giáo Trung Hoa và các 
nước Đông Á. 


Bộ Buddha-avatamsaka (Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm: *M.39, 46, 51, 62, 71, 96, 112, 149, 154), 
là bản tập dai thành nhiều kinh từng được lưu hành 
riêng, như kinh Daá§a-bhũmikã (Thập địa), diễn giải về 
các giai vị (địa) trên Bồ-tát dao, và bó Ganda-vyüha 
(Hoa nghiêm: *M.17, 69, 148, Hán dịch: phẩm Nhập 
pháp giới, Hoa nghiêm bản 60/80 quyén; và toàn bộ 
bản 40 quyển). 


Bộ này là một kiệt tác văn của thiếu niên Sudhana 
(Thiện Tài đồng tử) với các vị thiện tri thức trên đường 
câu đạo. Kinh đạt đến cực điểm với hiện cảnh ảo diệu 
về bản tánh của thực tại, trong đó Sudhana nhìn thấy 
sự tương liên thâm áo và tự tánh chân thật của mọi 
hiện tượng: sự sự vật vật tương dung tương nhiếp 
trong tận cùng thời gian và không gian. 

Truyền thống của Đại thừa cho rằng đó là bộ kinh 





This idea, while drawing on an earlier Buddhist idea 
that meditation uncovers the radiant nature of the mind 
(*Th.124), may have been in part a response to a 
resurgent Hinduism, with its idea of an essential, 
permanent Self within all beings. 

It repeatedly criticised Buddhism for its not accepting 
anything as 'Self, as well as for not accepting the 
Hindu system of divinely-ordained classes and castes. 


The Tathagata-garbha was seen as the radiant inner 
potential for Buddhahood in all beings. While in some 
ways Self-like (as it is seen as a beginningless aspect 
of a being), it was seen as ultimately Self-less, beyond 
anything to do with the sense of ‘I am’ (*M.144—46). 

This idea was systematised in India in the 
Ratnagotra-vibhàga (‘Analysis of the Jewel Lineage": 
*M.12), also known as the Uifara-tantra, (‘Highest 
Continuum?) attributed to Saramati or to Maitreya, and 
had a great inflience on the Buddhism of China and 
other East Asian countries. 


The Buddha-avatamsaka (‘Flower Adornment of the 
Buddha’: *M.39, 46, 51, 62, 71, 96, 112, 149, 154) 
Sütra is a compendium of many texts which also 
circulated separately, including the DaS$a-bhümika (‘Ten 
Stages’) Sūtra on the stages of the bodhisattva path 
and the Ganda-vyüha ('Flower-array': *M.17, 69, 148) 
Sutra. 


The latter, a literary masterpiece, is on the long 
spiritual quest of Sudhana, and the many teachers he 
meets on this quest lt culminates in a 
phantasmagorical vision of the nature of reality, in 
which he sees the deep interrelation of all phenomena, 
and of their ultimate nature, with everything inter- 
penetrating everything else across time and space. 

A traditional Mahayana view is that this was the first 


85 





Tu tưởng này, trong khi dựa trên một y tưởng Phật 
giáo sơ kỳ cho rằng tu tập thiền định khám phá bản 
chất quang minh rạng rỡ của tâm trí (*Th.124), có thể 
một phần là phản ứng với Án Độ giáo đang trói dậy, với 
tư tưởng về một Bản ngã thường hàng, thiết yếu bên 
trong tất cả các chúng sinh. 

Ấn Độ giáo liên tục phê phán, chỉ trích Phật giáo vì 
(Phật giáo) không chấp nhận bát cứ điều gi là "Bàn 
ngã” cũng nhu không chấp nhận hệ thống các giai cấp 
và đẳng cấp được thần thánh hóa của Án Độ giáo. 


Như Lai tang (Tathägatagarbha) được xem như tiềm 
năng bên trong rạng rỡ của Phật tính có sẵn trong tất 
cả chúng sinh. Mặc dù theo một số cách, giống như 
Bản ngã (nếu nhìn từ góc độ vô thủy của một sinh thể), 
nhưng từ phương diện tuyệt đối nó được xem như là 
phi ngã, không liên hé đến bát cứ điều gì liên quan đến 
ý thức “Tôi là” (*M.144-46). 

Tư tưởng này đã được hệ thống hóa ở Án Độ trong 
bó ainagotra-vibhaga (Bảo tánh luận: *M.12), còn 
được goi là Uttara-tantra (“Tối thượng mật luận,” dich 
nghĩa: “Sự liên tục tối thượng”), được cho là Ngài 
Saramati (Kiên Huệ) hoặc Maitreya (Di-lặc) trước tác 
và đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Phật giáo của 
Trung Hoa và các nước Đông Á khác. 


Bản Kinh Buddha-Avatamsaka (“Đại phương quảng 
Phật hoa nghiêm:” “M.39, 46, 51, 62, 71, 96, 112, 149, 
154) là một bản tóm tắt của nhiều bản kinh khác cũng 
được lưu hành riêng, bao gồm cả Kinh Dasabhümikà 
(“Thập địa,” hay “Mười giai đoạn tu chứng”) về các giai 
đoạn (địa) trên con đường tu Bó-tát và Kính 
Gangdavynha (“Hoa nghiêm:” *M.17, 69, 148). 


Bộ Kinh thứ hai, một kiệt tác văn học, trong cuộc tầm 
cầu tu đạo lâu dài của Sudhana (Thiện Tài đồng tử) và 
nhiều vị thầy mà Ngài đã gặp trên con đường tu học 
này. Kinh đạt đến đỉnh điểm với hiện cảnh ảo diệu về 
bản chất của thực tại, trong đó Ngài nhìn thấy mối 
tương quan sâu sắc của tất cả các hiện tượng và bản 
chất chân thật của chúng, với mọi thứ xuyên thấu qua 
mọi thứ khác trong thời gian và không gian. 








đầu tiên đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ dưới 
cội bồ-đề. 


6. Kinh điễn Phật giáo tại Trung Hoa 


Phật giáo, chủ yếu là hình thức Đại thừa, đã truyền 
dọc theo Con đường tơ lụa, xuyên qua Trung Á và đến 
Trung Hoa khoảng năm 50 TL. Ở đây nó giữ địa vị khá 
trọng yếu và lâu dài, thích nghi với môi trường văn hóa 
Trung Hoa chi phối bởi Không giáo. 

Những hinh thức Phát giáo mang dấu án Trung Hoa 
này lan truyền tới Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. 
Công trình phiên dịch dần dà có khối lượng kinh điển 
Phật giáo đồ sộ từ tiếng Sanskrit và các phương ngữ 
Án-dó là một công trinh vĩ đại. 


Có lẽ bản dịch kinh Phật đầu tiên (cuối thế kỷ thứ 
nhất TL) là bó Sishierzhang jing (Tứ thập nhị chương 
kinh: *M.31, 58). 

Một bản tóm tắt các giáo lý căn bản của đạo Phật, 
các dạng thức về sau chứa đựng nhiều yếu tố Đại thừa 
hơn, cùng với ảnh hưởng nhất định từ Đạo giáo Trung 
Hoa. 

Kinh Fo chui ban nie pan liao shuo jiao jie jing (Phát 
thùy Bát-niét-bàn lược thuyết giáo giới, gọi tắt: Kinh Di 
giáo), được dịch khoảng năm 400 TL, nhắn mạnh giới 
luật tu đạo trong khung cảnh Đại thừa. 


Kinh Fan wang jing (Phạm võng: 45, 90, 97, 100, 
112), bản kinh có ảnh hưởng mà nội dung là Bồ-tát giới 
chung cho xuất gia và tại gia, đã trở thành phổ cập ở 
Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ 5 TL. 

Một bản kinh quan trọng khác là bó Dizangpusa 
benying jing (Địa Tạng BÓ-tát bổn nguyện kinh?3: 
"M.11, 24, 35, 68). 

Nho giáo coi trọng hạnh hiếu của hiện một bản kinh 
Phật, là kinh Yulanpen (Ullambana sütra, kinh Vu-lan- 
bón, giữa thé kỷ thứ 6); và bộ Fumuenzhong jing (Phu 
máu ân trọng kinh, thé kỷ thứ 8?: *M.36). 





sütra taught by the Buddha after his awakening, under 
the bodhi tree. 


6. Buddhist texts in China 


Buddhism, mainly of a Mahayana form, spread along 
the Silk Road, through Central Asia, to reach China 
from around 50 CE. There it came to be of 
considerable and lasting significance, adapting to 
China's Confucian-dominated cultural context. 

Chinese-influenced forms of Buddhism later spread 
to Vietnam, Korea and Japan. The gradual translation 
of the huge volume of Buddhist texts from Sanskrit and 
other Indic languages was a monumental exercise. 


Perhaps the first Buddhist text translated (late first 
century CE) was the Sishierzhang jing (‘Sūtra of Forty- 
two Sections’: *M.31, 58). 

A summary of basic Buddhist teachings, later forms 
of it contained more Mahayana elements and some 
influence from Chinese Daoism. 

The Fo chui ban nie pan liao shuo jiao jie jing (Yijiao 
jing for short: 'Bequeathed Teaching Sūtra’), translated 
around 400 CE, emphasizes monastic discipline in a 
Mahaàyana context. 


The Fan wang jing (Brahma's Net Sūtra’: 45, 90, 97, 
100, 112), an influential text on monastic and lay 
bodhisattva ethical precepts, became popular in China 
in the mid-fifth century. 

Another influential text in China was the Dizangpusa 
benying jing (Discourse on the Past Vows of 


Ksitigarbha Bodhisatvz:2“ *M.11, 24, 35, 68). 

The Confucian emphasis on filial piety’, or respect for 
elders and ancestors, was also given a Buddhist form 
in texts such as the Yulanpen jing ('Ullambana Sūtra’; 
mid-sixth century) and Fumuenzhong jing (‘Sūtra on the 
Importance of Caring for One's Father and Mother; 
eighth century?: *M.36). 


86 





Một quan điểm truyền thống của Dai thừa cho rằng 
đây là bộ kinh đầu tiên được đức Phật giảng dạy sau 
khi Ngài giác ngộ, dưới góc cây bó-dé. 


6. KINH DIÉN PHAT GIÁO TAI TRUNG HOA 


Phát giáo, chủ yếu thuộc hinh thức Dai thừa, dà lan 
truyền dọc theo Con đường Tơ lụa, xuyên qua Trung 
Á, đến Trung Hoa từ khoảng năm 50 sau CN. Ở đây, 
nó giữ địa vị khá trọng yêu và lâu dài, thích ứng với bối 

cảnh văn hóa thống trị của Nho giáo ở Trung Hoa. 

Các hình thức Phật giáo chịu ảnh hưởng của Trung 
Hoa sau đó, đã lan truyền sang Việt Nam, Hàn Quốc 
và Nhật Bản. Việc phiên dịch dần dần khối lượng văn 
bản kinh điển Phật giáo khổng lồ từ tiếng Phạn 
(Sankrit) và các ngôn ngữ Ấn Độ khác là một công 
trình vĩ đại. 


Có lẽ văn bản Phật giáo đầu tiên được dịch (cuối thế 
ky | sau CN) là Kinh 42 chương (*M.31, 58, Hán dich: 
“Tứ thập nhị chương kinh'). 

Đây là bản tóm lược các giáo pháp cơ bản của Phật 
giáo, các hình thức sau này của bộ này chứa đựng 
nhiều yếu tố Đại thừa hơn và một số ảnh hưởng từ 
Đạo giáo Trung Hoa. 

Bản Fo chui ban nie pan liao shuo jiao jie jing (“Phật 
thùy Bát-niét-bàn lược giới thuyết giáo,” viết tắt là "Di 
giáo kinh (Yijiao jing)," dịch nghĩa: “Kinh lời dạy cuối 
cùng”), được dich vào khoảng năm 400 sau CN, nhấn 
mạnh đến giới luật tự viện trong bối cảnh Đại thừa. 


Kinh Phạm võng (45, 90, 97, 100, 112) có ảnh hưởng 
về giới luật đạo đức của Bồ-tát cho xuất gia và tai gia, 
đã trở nên phổ biến ở Trung Hoa vào giữa thế kỷ V. 

Một bộ có ảnh hưởng khác ở Trung Quốc là Địa 
Tạng vương Bồ-tát bón nguyện kinhỒ (*M.11, 24, 35, 
68). 

Sự nhắn mạnh của Nho giáo về "lòng hiếu thảo,” hay 
sự tôn kính đối với người lớn tuổi và tổ tiên, cũng được 
đưa vào các bản như Kính Vu-lan- bón (giữa thé kỷ VI) 
và Phu máu án trong kinh (hay "Kinh vé viéc chám sóc 
Cha Me;" thé ky VIII ?: *M.36). 








Nhiều tông phái mới đã phát triển trong Phật giáo 
Trung Hoa, trong đó hai phái đã phát triển các hợp đề 
bao quát các giáo nghĩa từ nhiều kinh điển Phật giáo là 
Thiên thai và Hoa nghiêm, mà Nhật ngữ là Tendai và 
Kegon. 

Tông thiên thai được sáng lập bởi Zhiyi?^ (Trí Khải, 
539-97 TL.), cho rằng giáo pháp tối cao của đức Phật 
được thuyết trong kinh Dai bát-Niét-bàn và kinh Pháp 
hoa, nhằm dé cao ý niệm về Phát tánh, bản tánh siêu 
nhiên của Phật, và các phương tiện thiện xảo để giáo 
hóa tùy theo căn tánh người nghe. 

Kinh Diệu pháp liên hoa còn là trọng tâm tín lý của 
Nhật liên tông (Nichiren) Nhật bản. Các trước tác của 
Trí Khải được trích dịch trong sách này là các bộ Fa- 
hua San-mei Chan-yi (Pháp hoa tam-muội sám 
nghi:*M.123) và Mo-ho Zhi-Guan (Ma-ha chi quán: 
*M.119). 


Tóng Hoa nghiém do BÓ Thuán (Dushun, 557-640) 
khai sáng, được hệ thống bởi vị tổ thứ ba, Hiền Thủ 


Pháp Tạng (Fazang25, 643-712). Tông này thấy rằng 
giáo pháp cao nhất của đức Phật được thuyết trong 
kinh Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm (Avatamsaka 
sūtra), đặc biệt trong kinh Gandavyüha (phẩm Nhập 
pháp giới). 


Tông Hoa nghiêm quan niệm thực tại rốt ráo là 
Không, không có tự tánh cố định, mà là một bản thé 
lưu chuyển làm sở y cho vạn hữu, cũng như vàng có 
thể nắn thành vô vàn hình dáng khác nhau. Những ý 
tưởng này cũng có ảnh hưởng đáng kể trong Thiền 
tông Trung Hoa. 

Sách này gồm các trích dịch từ Hoa nghiêm ngũ giáo 
chỉ quán (*M.149) được cho của Đỗ Thuận, và Kim sư 
tử chương của Pháp Tạng (”M.150). 


Phật giáo Trung Hoa có hai tông phái chú trọng hình 





Various new schools of Buddhism developed in 
China. Two of these developed over-arching syntheses 
of the teachings of the many Buddhist texts: the Tiantai 
(‘Heavenly Terrace") and Huayan (‘Flower Ornament) — 
in Japanese, respectively Tendai and Kegon. 


The Tiantai school was founded by Zhiyi?? (539-97), 
and sees the Buddha's highest teachings as expressed 
in the Mahà-parinirvana Sūtra and the Lotus Sūtra, 
such that it emphasized the idea of the Buddha-nature, 
the heavenly nature of the Buddha, and his many skilful 
means in teaching according to the capacities of his 
audience. 

The Lotus Sütra is also the main focus of faith in the 
Japanese Nichiren school. Works of Zhiyi that have 
extracts included in this book are these meditation 
guides: Fa-hua  San-mei  Chan-yi (‘Confessional 
Samädhi of the Lotus Sūtra: *M.123) and Mo-ho Zhi- 
Quan (‘The Great Calm and Insight: *M.119). 


The Huayan school was founded by Dushun (557— 


640) and systemised by its third patriarch, Fazang2Ô 
(643-712). This saw the Buddha's highest teaching as 
expressed in the Avatamsaka Sütra, especially the 
Gandavyüha Sūtra section of it. 


Huayan sees ultimate reality as empty of a fixed 
nature, being a fluid substance that is the basis of 
everything, just as gold can be shaped into countless 
forms. Its ideas had considerable influence on the 
Chan school in China (Thien in Vietnam, Seon in 
Korea, Zen in Japan). 

This book contains extracts from Huayan wu jiao zhi- 
guan (‘Cessation and Contemplation in the Five 
Teachings of the Huayan: *M.149), attributed to 
Dushun, and Fazang's Jinshizizhang (‘Treatise on the 
Golden Lion’: *M.150). 


Two schools of Chinese Buddhism emphasized 
87 





Nhiều tông phái Phật giáo mới đã phát triển ở Trung 
Hoa. Hai trong sô các tông phái này được phát triển 
tổng hợp xuyên suốt các giáo pháp trong nhiều kinh 
văn Phật giáo: Tiantai (Thiên Thai) và Huayan (Hoa 
nghiêm) - trong tiếng Nhật, tương ứng là Tendai và 
Kegon. 

Tông phái Thiên Thai được Zhiyi9 (Trí Khát, 539-97) 
thành lập và cho rằng giáo pháp tối nhất của đức Phát 
được thể hiện trong Kinh Đại bát- niết-bàn (Mahà- 
parinirvàána) và Kinh Pháp Hoa, nhằm nhắn manh ý 
niệm về Phật tính, thiên tính siêu nhiên của đức Phát 
và nhiều phương tiện khéo léo của Ngài trong việc giáo 
hóa tùy theo khả năng (căn cơ) của người nghe. 

Kinh Pháp Hoa cũng là trọng tâm chính của tín tâm 
trong tông phái Nichiren (Nhật Liên) Nhật Bản. Các tác 
phẩm của Trí Y (%5) có phần trích dẫn trong quyễn 
sách này là những bộ về hướng dẫn thiền định: Pháp 
Hoa tam-muói sám nghi (*M.123) và Ma-ha chỉ quán 
(*M.119). 


Tông Hoa nghiêm do Đỗ Thuận (557-640) khai sáng 
và được vị tổ thứ ba, Hiền Thủ Pháp Tạng!0 (643-712) 
hệ thống hóa. Tông phái này cho rằng giáo pháp cao 
nhất của đức Phật được thể hiện trong Kinh Đại 
phương quảng Phát Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra), 
đặc biệt là phẩm Nhập pháp giới. 


Tông phái Hoa nghiêm quan niệm coi thực tại rốt ráo 
là Không, không có tự tính cô định, mà là một bản thé 
luu chuyén làm nén táng cüa moi vát, gióng nhu vàng 
có thé được nắn thành vô số hình dạng. Những ý 
tưởng này có những ảnh hưởng đáng kể đến Thiền 
tông ở Trung Hoa (Thiền ở Việt Nam, Seon ở Hàn 
Quốc, Zen ở Nhật Bản). 

Quyền sách này bao gồm các phần trích xuất từ Hoa 
nghiêm ngũ giáo chi quán (Huayan wujiao zhi-guan, 
dịch nghĩa: “Ngừng và chiêm nghiệm trong năm giáo 
pháp của Hoa nghiêm:” *M.149), của Đỗ Thuận và Kim 
Sư tử chương (Jinshizizhang, dịch nghĩa: “Luận về sư 
tử vàng:” ”M.150) của Fazang (Pháp Tạng). 


Hai tông phái Phật giáo Trung Hoa nhắn mạnh đến 








thức hành trì đặc thù: Thiền tông và Tịnh độ tông. 


Thiền tông có vị sư nửa huyền thoại gốc Ấn, 
Bodhidharma (470-543), là vị sáng lập, và vị có nhiều 
ảnh hưởng sau đó là tổ thứ sáu, Huệ Năng (638-713; 
*M.167), đặc biệt qua tác phẩm Lục tô đàn kinh. 


Các bộ kinh điển từ Án-độ có ảnh hưởng quyết định 
với Thiên tông là kinh Lăng-già (Lankävatära) và Kim 
cang bát-nhá (Vajracchedikãä  Prajfiaparamita). Tuy 
nhiên Thiền tông còn phát triển hệ thống văn hoc riêng 
tập trung vào Công án (gong-an; Nhật: koan), thường 
là những phát biểu nghịch lý của các Thiền su.26 


Sách này sử dụng các trích dịch từ 'Dàn kinh” 
(*M.125-27, 167), từ bài minh Tín tâm (Xin Xin ming: 
*M.128) của Tăng Xán (tịch năm 606), vị tổ thứ ba, và 
từ Tọa thiên nghi (*M. 124), tác phẩm trọng yếu hướng 
dẫn nghi thức tọa thiền của thiền sư Changlu Zongze ( 
Ei§ RbỄTrường Lô Tông Trách , tịch 11072). 


Tịnh độ tông chú trọng đến tín nguyện hơn thiền 
quán, và kinh điển quan trọng của tông phái là hai bộ 
kinh Đại, Tiểu Vô lượng tho (SukhãvafT-vyiha sutra). 
Tông này do Đàm Loan (476-542) sáng lập, nhắn 
mạnh việc nhất tâm tín ngưỡng Phật A-di-đà, niệm 
danh hiệu và quán tưởng cõi ‘Cyc lac của Ngài 
(*M.114, 158-59). 

Viéc hành tri dé dàng đã khiến tông này rất phó cập 
ở các nước Đông Á. Ở Nhật tông này có hai nhánh, 
Tịnh độ (Jodo) và Tịnh độ chân tông (Jodo-shin). 


7. Đại tạng Hán và Tây Tạng 


Các nguồn tư liệu cho kiến thức của chúng tôi về 
giáo pháp Đại thừa là các bộ Đại tạng vĩ đại của Phật 





particular kinds of practice: Chan (‘Meditation’) and 
Jingtu (‘Pure Land"). 


The Chan school has the semi-legendary Indian 
monk Bodhidharma (470—543) as its founder, and of 
great influence on it was its sixth patriarch Huineng 
(638-713; *M.167), especially via the Liuzi-tan jing 
(‘Platform Sūtra of the Sixth Patriarch"). 


Indian texts of particular influence on it were the 
Lankavatàra Sütra and the Vajracchedikà 
Prajfiaparamita Sütra. It also developed its own kind of 


literature centring on the gong-ar* (Japanese koan), 
or paradoxical sayings of Chan masters. 


This book includes extracts from the 'Platform Sütra' 
(M.125-27, 167), from the inspiring Xin Xin Ming 
("Inscription on the Mind of Faith': *M.128) of Jianzhi 
Sengcan (d. 606), the third Chan patriarch, and from 
the Zuochan yi, ‘Manual for Seated Meditation Practice’ 
(M.124), an influential description of how to sit in 
meditation by Chan master Changlu Zongze (d. 
1107?). 


The Jingtu school focuses on devotion rather than 
meditation, and values texts such as the two Sukhàvati- 
vyüha Sutras. It was founded by Tanluan (476—542) 
and emphasizes open-hearted devotion to Amitabha 
Buddha, by chanting his name and visualising his 
‘Blissful Land” (*M.114, 158— 59). 

Its simple practice made it very popular in East Asia. 
In Japan, it has two forms, the Jodo (‘Pure Land’) and 
Jodo-shin (‘True Pure Land"), the latter emphasising a 
way of salvation by pure faith alone. 


7T. The Chinese and Tibetan Canons 


The main sources for our understanding of 
Mahäyäna teachings are the very extensive Chinese 


88 





các hinh thức tu tập cụ thé: Thiền và Tịnh độ. 


Thiền tông có nhà sư gốc Án gần như là huyền thoại, 
Ngài Bodhidharma (Bồ-đề-đạt-ma, dịch nghĩa: Giác 
Pháp, 470-543) là vị sáng lập và vị có ảnh hưởng lớn là 
vị tổ sư thứ sáu của Thiền tông là Huineng (Huệ Năng, 
638-713; ”M.167), đặc biệt là thông qua Lục tô đàn kinh 
(dịch nghĩa: “Kinh của Lục tổ Huệ Năng”). 


Các bản kinh Án Độ có ảnh hưởng đặc biệt đến 
Thiền tông là Kinh Lăng-già (Lankävatãra Sūtra) và 
Kinh Kim cương bát-nhã (Vajracchedikà 
Prajfiaparamità Sūtra). Thiền tông cũng phát triển loại 
hình văn học của riêng tông phái, tập trung vào các 
công án (Gong- -an)! 1 (tiếng Nhật: koan), hay là những 
câu phát biểu nghịch lý của các Thiền sư. 


Quyén sách này bao gồm các phần trích từ “Đàn 
kinh" hay “Kinh Nên tång” (*M.125-27, 167), từ bài Tín 
tâm minh (Bản khắc trên tâm đức tin: *M.128) của 
Thiền sư Tăng Xán (mát năm 606), vị tó su thứ ba của 
Thiền tông và từ Tọa thiền nghi ("Sách hướng dẫn thực 
hành thiền định:” ”M.124), một quyén sách quan trọng 
mô tả về cách ngồi thiền của dao sư Trường Lô Tông 
Trách (mất năm 1107?). 


Tịnh độ tông chú trọng vào tín nguyện hơn là thiền 
định và coi trọng các văn bản như hai bộ Đại kinh A-di- 
dà và Tiểu kinh A-di-đà (Sukhàavativyüha Sūtra). Tinh 
độ tông do Tanluan (Đàm Loan, 476-542) sáng lập, 
nhắn mạnh nhất tâm tín ngưỡng đức Phát A-di-đà, 
bằng cách tụng niệm danh hiệu và quán tưởng “cõi 
Cực Lạc” của Ngài UM. 114, 158-59). 

Thuc hành don gián cüa Tinh dà tóng dà khién tóng 
pháo này rất phó bién ở Đông Á. Ở Nhật Bản, Tịnh độ 
tông có hai nhánh, Tịnh độ (Jido) và Tịnh độ chân tông 
(Jido-shin), nhánh sau nhắn mạnh một cách cứu độ chi 
bằng tín tâm tinh khiết. 


7. KINH ĐIỄN HÁN NGỮ VÀ TẠNG NGỮ 


Các nguồn tư liệu chính để chúng ta hiểu về giáo 
pháp Đại thừa (Mahàyàna) là các bộ Kinh điên Phật 








giáo Trung Hoa và Tây Tạng. 

Trong khi hầu hết toàn bộ Thánh điển Pāli (của Phật 
giáo Thượng tọa bộ) đã được dịch sang tiếng Anh, chỉ 
có một số văn bản chọn lọc từ Đại tạng đồ sộ hơn bằng 
Hán và Tạng ngữ được dịch ra các ngôn ngữ Tây 
phương, dù nhiều tiến bộ vẫn đang diễn ra. 


Trong khi các văn bản được Phật giáo Đại thừa các 
nước Đông Á sử dụng chủ yếu là các sütra được cho 
chính đức Phật thuyết giảng, chẳng hạn các luận thư 
Hán ngữ y cứ trên các kinh này; 

trong các khu vực thuộc Kim cang thừa thì các văn 
bản chủ yếu được dùng là các luận thư Tạng ngữ vốn 
là những luận thuật có hệ thống về các tư tưởng và 
cách hành trì được dẫn dụng rộng rãi từ các sütra (kinh 
điên Đại thừa) và tantra (mật tục, kinh điển Kim cang 
thừa), và y cứ trên các luận thư sơ kỳ từ Ẩn-độ. 

Trong cả hai khu vực này, các luận thư bản xứ đóng 
vai trò lớn trong việc hình thành các tông phái Phật 
giáo cá biệt mang tính địa phương. 


Thánh điển Hán hệ được biết là bộ Đại tang kinh. Án 
bản tiêu chuẩn hiện dai, theo thứ tự phi truyện thông 


dựa trên việc hệ thống hóa của các học giả, là bộ Đại 


chánh Đại tạng kinh (Taishô Daizôkyô), thường gọi tắt 
là Đại chánh, được ấn hành tại Nhật Bản từ năm 1924 
đến 1929. 

Tạng này gồm 55 tập khó lớn, mỗi tập hơn 1000 
trang, gồm 2184 tác phẩm. (xem: 


http://en.wikisource.org/wiki/Portal talk:Buddhism 

http://en.wikisource.org/wiki/Taish%C5%8D_ Tripi%E 
1%B9%ADaka 

Nội dung Hán tạng bao gồm: 


(i) A-hàm bộ (ãgama; tương đương 4 nikãya Pali), 
151 kinh, trong 2 tập. 


(ii) Bản duyên bộ (/ãfaka, chuyện về tiền thân đức 





and Tibetan Buddhist Canons. 

While most of the Pali Canon (of Theravada 
Buddhism) has been translated into English, only 
selected texts from these more extensive Chinese and 
Tibetan Canons have been translated into Western 
languages, though much progress is being made. 


While the texts used by Mahayana Buddhists of East 
Asia are mainly sütra texts attributed to the Buddha and 
e.g. Chinese treatises based on these, 

in Vajrayana areas the main texts used are Tibetan 
treatises that are systematic presentations of Buddhist 
thought and practices that extensively quote from the 
sütras and tantras, and are based on earlier Indian 
treatises. 

In both areas, indigenous treatises played a huge 
role in the formation of distinctive regional schools of 
Buddhism. 


The Chinese Canon is known as the Dazangjing or 
'Great Store of Scriptures. The standard modern 
edition, following a non-traditional order based on 
systematization by scholars, is the Taisho Daizokyo 
("Taishó' for short), published in Japan from 1924 to 
1929. 

It consists of 55 large vols, each of over 1000 pages, 
containing 2,184 texts (see: 


http://en.wikisource.org/wiki/Portal talk:Buddhism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taish?6C5968D Tripi?eE1 
%B9%ADaka 

lts contents are: 

(i) Translations of the agamas (equivalent to the first 
four Pāli nikayas) (151 texts in 2 vols.) 

(ii) Translations of the jatakas on past lives of the 


Buddha, as a bodhisattva (68 texts in 2 vols.) 


89 





giáo của Trung Hoa và Tây Tang. 

Trong khi hầu hết Kinh điển Pali (của Phật giáo 
Theravãda) đã được dịch tiếng Anh, chỉ một số bản 
kinh được chọn lọc từ những bộ Kinh điển bằng tiếng 
Hán và tiếng Tây Tạng đồ sơ hơn này đã được dịch 
sang các ngôn ngữ phương Tây, mặc dù có nhiều tiến 
bộ đang được thực hiện. 


Trong khi các kinh văn được các Phật tử Đại thừa ở 
Đông Á sử dụng, chủ yếu là các bộ kinh được cho là 
do chính đức Phật thuyết giảng, ví dụ như các luận thư 
Hán ngữ đều dựa trên những bộ kinh này, 

trong các khu vực thuộc Kim cương thừa 
(Vajarayãna) thi các kinh văn chủ yếu được sử dung là 
các luận thư Tạng ngữ, là những bản trình bày có hệ 
thống về tư tưởng và thực hành Phật giáo được trích 
dẫn rộng rãi từ các kinh điển (Sütra) và mật ngữ 
(tantra, Kinh dién Kim cương thừa) và dựa trên các 
luận thuyết trước đó của Án Độ. 

Trong cả hai khu vực này, các luận thuyết bản địa đã 
đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành các 
trường phái Phật giáo mang tính bản địa riêng biệt. 


Kinh điển hệ Hán ngữ được gọi là Đại tang kinh hay 
"Kho tàng kinh dién vĩ đại.” Án bản tiêu chuẩn hiện đại, 
theo một trật tự phi truyền thống dựa trên việc hệ thống 
hóa của các học giả, là bộ Đại Chánh Đại tạng kinh 
(Taishõ Daizókyo, gọi tắt là Taishö), được xuất bản ở 
Nhật Bản từ năm 1924 đến năm 1929. 

Bộ này bao gồm 55 quyén lớn, mỗi quyển hơn 1.000 
trang, chứa 2. 184 tác phẩm:12 


Nội dung hệ Hán tạng bao gồm: 


(i) Bản dịch các bó kinh A-hàm (Agama, tương 
đương với bón bộ đầu Đại tang kinh P. (nikayas) (151 
kinh, 2 tập). 


(ii) Bản dịch các kinh Bỗn sanh (Jataka) về tiền kiếp 
của đức Phật, khi còn là Bó-tát (68 kinh, 2 tập). 








Phật khi còn là Bồ-tát), 68 tác phẩm trong 2 tập. 

(ii) Bán dich các kinh Đại thừa (628 kinh, 13 tập), 
cũng có kinh có nhiêu bản trùng dịch. Phân này được 
xép thành các kinh: 

— Bát-Nhã bộ (42 kinh, 4 tập), 

— Pháp Hoa bộ (16 kinh, 1 tập), 


— Hoa Nghiêm bộ (32 kinh, 1 tập rưỡi), 

— Bảo Tích bộ (64 kinh trong 1 tập rưỡi), 

— Niết-bàn bộ (23 kinh trong 1 tập rưỡi), 

- Đại Tập bộ (28 kinh, 1 tập) 

và nhiều bản kinh khác (phần lớn là kinh Đại 


thừa; 423 kinh, 4 tập). 


(iv) Mật giáo bộ: các tantra / mát tục (572 kinh, 4 
tập). 


(v) Luật bộ: các Ti-nai-da (vinaya) sơ kỳ và một số 
giới luật cương yêu cho hàng Bô-tát (84 kinh, 3 tập). 


(vi) Kinh thích bộ: các luận thích về các kinh A- 
hàm và Đại thừa (31 kinh, trong 1 tập rưỡi). 


(vi) A-ti-đàm bộ: các luận thư  A-ti-dat-ma 
(abhidharma) sơ kỳ (28 bộ, 3 tập rưỡi). 


(viii) Trung quán & Du-già bó & Luận tập bó: các 
luận thư (Sàstra) ngoài A-ti-dat-ma (129 bộ, 3 tập). 


(ix) Kinh sớ, Luật sớ, Luận só: các sớ giải Trung 
Hoa vé kinh, luật và luận (sütra, vinaya, Sàstra, 158 





(iii) Translations of Mahayana sütras (628 texts in 13 
vols.), sometimes including several translations of the 
same text. These are grouped into sections on: 

the Perfection of Wisdom (42 texts in 4 vols.), 


the Lotus Sütra (16 texts in most of 1 vol.), 


the Avatamsaka ('Flower Garland'; 32 texts in 1 vol. 
and a part vol.), 


the Ratnaküta (‘Heap of Jewels’; 64 texts in one and 
a part vol.), 


the Mahà-parinirvàna (‘Great Final Nirvana’; 23 texts 
in a part vol.), 


the Mahã-sannipata (‘Great Assembly’; 28 texts in 1 
vol.), 


and general 'Sütras' (mostly Mahayana; 423 texts 
in 4 vols.) 


(iv) Translations of tantras (572 texts in 4 vols.) 
(v) Translations of various early vinayas (on 
monastic discipline) and some texts outlining 


*discipline' for bodhisattvas (84 texts in 3 vols.) 


(vi) Translations of commentaries on the ãgamas 
and Mahayana sütras (31 texts in 1 and a part vol.) 


(vii) Translations of various early abhidharmas (28 
texts in 3 and a part vol.) 


(viii) Translations of Madhyamaka, Yogàacara and 


other Sàstras, or ‘treatises’ (129 texts in 3 vols.) 


(ix) Chinese commentaries on the sütras, vinaya 
and śāstras (158 texts in 12 vols.) 


90 





(iii) Bán dich các kinh điển Đại thừa (628 kinh, 13 
tập), đôi khi có một sô bản dịch trùng nhau. Phân này 
được nhóm lại thành các bản: 

Toàn thiện trí tué (Bát-nhã bó, 42 bản kinh, 4 tập) 

Kinh Pháp Hoa (16 kinh, gần 1 tập), 


Avatamsaka (Hoa nghiêm; 32 kinh, 1 tập rưỡi), 

Ratnaküta (Bảo tích bó; 64 kinh trong 1 tập rưỡi), 

Maha-parinirvàna (Dai Bát-niét-bàn;" 23 kinh, 1 tập 
rưỡi), 

Maha-sannipata (Đại tập bó;" 28 kinh, 1 tập) 

và nhiều bàn “Kinh điển” thông thường khác 
(phân lớn là Đại thừa; 423 kinh, 4 tập). 


(iv) Bán dich các bộ Mật tông (tantra, 572 kinh, 4 
quyén). 


(v) Bán dich của các Luát bó (vinaya) so ky và mót 
sô giới luật (vé giới luật tự viện) và một sô giới luật 
đại cương cho hàng Bô-tát (84 kinh, 3 tập). 


(vi) Bản dịch các Chú giải về kinh điển A-hàm 
(Agama) và kinh điển Đại thừa (31 kinh, 1 tập rưỡi). 


(vii) Bán dịch của bộ A-ti-dat-ma (abhidharmas) sơ 
kỳ (28 bộ, 3 tập rưỡi). 


(viii) Bản dịch của Trung quán bó (Madhyamaka), 
Du-già bộ (Yogäcãra) và các kinh điển khác, hoặc 
“Luận bộ” (129 bộ, 3 quyên). 


(ix) Bản dịch tiếng Hán kinh điển, Luật (vinaya) và 
Luận (Sàstra) (158 bộ, 12 quyên). 








(x) Chư tông bộ: trước tác của các tông phái (175 
bộ, 4 tập rưỡi). 


(xi) Sử truyện bộ: các tiểu sử (95 bộ, 4 tập). 


(xii) Sự vựng bộ, Mục lục bộ, Ngoại giáo bó, Có 
dật bộ, Nghi tợ bộ: Các vựng tập, bách khoa, từ 
điển, mục lục Tam tạng Hán ngữ, lịch sử, học 
thuyết ngoài Phật giáo (đạo Hindu, Mani, Cơ đốc 
Nestorian), và các văn bản có ván dé (800 bộ, 4 tập). 


Đến năm 1934, Đại chánh Đại tạng kinh được bó 
sung thêm 45 (tục) tập gồm 736 bó: các trước tác của 
người Nhật, các thủ bản phát hiện ở hang động Đôn 
Hoàng Trung Hoa, các ngụy thư biên soạn tại Trung 
Hoa, đồ tượng, và thư tịch. 

Đại tạng Tây Tạng sẽ có một bản đề cương trong 
phần giới thiệu Kim cang thừa của sách này. 


Xin lưu ý rằng, khoảng phân nửa các đoạn văn đánh 
dấu ‘M.’ trong sách này được trích dich từ bản Đại 
chánh, do đó, chúng là bản dịch từ Hán ngữ. Các bản 
dịch trực tiếp từ tiếng Phạn được đánh dấu riêng. 


Peter Harvey 
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ 





(x) Chinese sectarian writings (175 texts in 4 and a 
part vol.) 


(xi) Biographies (95 texts in 4 vols.) 


(xii) Encyclopaedias, dictionaries, catalogues of 
earlier Chinese Canons, histories, non-Buddhist 
doctrines (Hindu, Manichean, and Nestorian 
Christian), and 'ambivalent' texts (800 texts in 4 vols.). 


By 1934, there was also a Taisho Daizokyo 
supplement of 45 volumes containing 736 further texts: 
Japanese texts, recently discovered texts from the 
Dunhuang caves in China, apocryphal texts composed 
in China  iconographies, and bibliographical 
information. 

An outline of the Tibetan Canon is given in the 
introduction to the Vajrayana passages of this work. 


Note that about half M. passages in this work come 
from the Taisho, and are therefore translated from 
Chinese. Where they are translated direct from 
Sanskrit, this is indicated. 


Peter Harvey 
Most Venerable Thích Tué Sy 


91 





(X) Các tác phẩm của các tông phái Trung Quốc 
(175 bộ, 4 tập rưỡi). 


(xi) Bộ tiểu sử truyện (95 bộ, 4 tập). 


(xii) Bách khoa toàn thư, từ điển, danh mục các 
Kinh điển Hán ngữ trước đó, lịch sử, các học 
thuyết phi Phật giáo (đạo Hindu, Manichean và Cơ 
đốc Nestorian) và các bản “nước đôi” (800 bộ, 4 tập). 


Đến năm 1934, còn có một phụ bản Đại Chánh Đại 
tạng kinh (Taisho Daizökyö) gồm 45 tập gồm 736 văn 
bản khác: văn bản tiếng Nhật, văn bản được phát hiện 
gần đây từ hang động Đôn Hoàng (Dunhuang) ở Trung 
Quốc, văn bản ngụy thư được biên soạn tại Trung Hoa, 
biểu tượng và thông tin thư mục. 

Một bản đại cương Kinh điển Tạng ngữ sẽ được đưa 
ra trong phần giới thiệu các đoạn Kim Cương thừa 
(Vajrayãna) của sách này. 


Lưu ý rằng khoảng phân nửa phần đoạn đánh dấu 
M. trong tác phẩm này được trích dịch từ bản Đại 
Chánh (Taisho) và do đó, là bản được dịch từ tiếng 
Hán. Trường hợp chúng được dịch trực tiếp từ tiếng 
Phạn sẽ được đánh dấu riêng. 


PETER HARVEY 
THÍCH TUE SY 








Chú thích 


17 Ví dụ, bó Anguttara-nikaya II.7. 

18 Majjhima-nikaya, các kinh 43, 44, dưới hình thức 
vấn đáp và diễn giải, về một số khái niệm Phật giáo. 

19 Kinh Astasáhasrika Prajriaparamita, tr. 4. 

20 Kinh 20, Dai hội, trong Trường bộ kinh (Digha- 
nikaya). 

21  Bodhi-paksa-dharma (Pāli. |. bodhi-pakkhiya- 


dhamma), bao góm các phám tính nhu bón niém tru 
(*Th.138) và cho dén thánh dao tám chi (*Th.99). 


22 Truyền thống Theraváda thường kể 10 vấn dé 
(xem *Th.20, cf. *Th.10). 


23 Tựa Skt.: 
Pürvapranidhana Sūtra. 


Ksitigarbha Bodhisattva 


24 Trước đây còn phiên là Chih-i. 


25 Trước đây thường phiên là, theo thứ tự, Tushun 
và Fa-tsang. 


26 Một mẫu nghịch thường mà tinh tế, chẳng han 
như 'tiéng vô của một bàn tay là gi?', thường được 
dùng như một đê mục thiên quán trong phái Thiên Lâm 
tế. 





Notes 


17 See last but two paragraph of *LI.5, above, and 
Glossary. 


18 E.g. Anguttara-nikaya 1.7. 
19 Majjhima-nikaya, suttas 43 and 44, which are in 
the form of questions on, and extended explanations of, 


a number of Buddhist concepts. 


20 Astasahasrika Prajfiaparamita Sūtra p. 4. 


21 Digha-nikãya, sutta 20. 


22 Bodhi-paksa-dharma (Skt, Pali bodhi-pakkhiya- 
dhamma), which include such qualities as the four 
foundations of mindfulness (*Th.138) and the noble 
eightfold path (*Th.99). 


23 In the Theravada tradition, these are usually ten in 
number (see *Th.20, cf. *Th.10). 

24 Which would be  Ksitigarbha Bodhisattva 
Pürvapranidhàna Sütra in Sanskrit. 


25 In an earlier way of transliterating Chinese, Chih-i. 


26 In an earlier way of transliterating Chinese, 
respectively Tushun and Fa-tsang. 


27 An 'Old case’ — a paradoxical story whose nub, 


such as ‘what is the sound of one hand clapping?', is 
used as a focus of meditation in the Rinzai Zen school. 


92 





Chú thích 


1 Xem đoạn cuối trong hai đoạn * LI.5, ở trên và 
Bảng chú giải thuật ngữ. 


2 Ví du, Anguttara-nikaya (Kinh Tăng chi) 11.7 


3 Majjhima-nikãya (Kinh Trung bó), các kinh só 43 và 
44, dưới dang hinh thức hỏi và đáp diễn giải vé một sô 
khái niệm Phật giáo. 


4 Astasáhasrika Praliäparamitä Sūtra (Kinh Dao 
Hành Bát Nhá) tr. 4. 


5 Digha-nikãya, sutta 20 (Trường bộ kinh, kinh 20). 


6 Bodhi-paksa-dharm (Skt, Pali: bodhi-pakkhiya- 
dhamma), bao góm các phám tính nhu bón dé muc 
chánh niệm (*Th.138) và tám con đường thánh hay Bát 
chính dao (*Th.99). 


7 Trong truyền thống Theravada, những con số này 
thường là mười vân dé (xem "'Th.20, tham chiêu 
*Th.10). 


8 Đó là Ksitigarbha Bodhisattva Purvapranidhana 
Sutra bằng tiéng Sanckrit. 


9 Theo cách phiên âm tiếng Hán trước đây là Chih-i. 


10 Theo cách phiên âm tiếng Hán trước đây, tương 
ứng là Tushun và Fa-tsang. 


11 Một "mẫu cũ" một câu chuyện nghịch lý có nội 
dung máu chốt, chẳng han như "tiếng vỗ của một bàn 
tay là gì?,” được sử dụng làm trọng tâm thiền trong 
trường phái Thiền Lâm tế (Rinzai). 


12 Xem: 

http://en.wikisource.org/wiki/Portal_ talk:Buddhism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taish?6C5968D  Tripi?cE 1 
%B9%ADaka 








VI. Tuyển dich kinh điển Phật giáo Kim cang thừa 


1. 


Các đoạn văn được đánh dấu ‘V. trong sách này đại 
biểu cho truyền thống kinh điển của Phật giáo Kim 
cang thừa (Vajrayana). 

Kim cang thừa xuất hiện như là một hệ phái đặc biệt 
về phương tiện (upãya) trong Đại thừa (Mahäyäna), chỉ 
dạy những phương pháp tu tập được cho là dẫn đến 
giác ngộ nhanh hơn so với tu tập các ba-la-mật 
(pãramitã) như được thuyết trong Kinh (sūtra). 

Những phương pháp mật truyền này được thuyết 
trong một lớp kinh điển Phật giáo riêng biệt gọi là mật 
tuc (tantra), bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn từ thé 
kỷ thứ năm Tây lịch ở An-dó. 


Giống như các kinh Đại thừa, hầu hết các tantra Phật 
giáo cũng truy nguyên đến đức Phật lịch sử. 

Tuy nhiên, hệ thống tantra về hành tri được goi là 
Kim cang thừa (Vajrayana) dường nhu đã được phát 
triển bởi một nhóm quán hành giả (du-già sư, yogi) 
được biết đến với danh hiệu là Đại Thành Tựu Giả 
(mahà-siddha, những người thành tựu vĩ đại), hầu hết 
đều hoạt động dưới vương triều Pala (750-1120). 


2. Sự truyền bá của Kim cang thừa 


Kim cang thừa du nhập Tây Tạng trong khoảng từ 
thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XI Tây lịch, và trở thành 
quốc giáo của đất nước này. Từ đó nó lan sang Mông- 
cổ và nhiều phần đất Trung Hoa. 

Ngày nay, mặc dù phải chịu những tốn thất nặng 
trong cuộc “cách mạng văn hóa ' Trung Hoa, Phát giáo 
Kim cang thừa vẫn tồn tại trong các khu vực thuộc 
Trung Hoa mà trước đây thuộc về Tây Tạng (không chỉ 
ở khu tự trị Tây Tạng mà còn ở các tỉnh Thanh Hải, 
Cam Túc, Tứ Xuyên và Vân Nam) 

và khắp các nơi trong vùng Hy-mã-lạp sơn, nơi mà 
văn hóa Tây Tạng chiếm ưu thế, bao gồm vương quốc 
Bhutan, các phần đất Nepal và các bang thuộc Án-dó 





Introduction to the selections from Vajrayäna 
Buddhism 


1. 


The passages marked 'V.' in this book represent the 
textual tradition of Vajrayana Buddhism. 

Vajrayana emerged as a distinctive school of method 
(upaya) within the Mahayana, teaching ways of 
meditation said to effect awakening more rapidly than 
the practice of the perfections (paramitàs) presented in 
the sütras. 

These esoteric methods are taught in a distinct class 
of Buddhist scriptures known as tantras, which started 
to appear in great number from the fifth century CE in 
India. 


Like the Mahäyäna sütras, most Buddhist tantras 
also trace their origins back to the historical Buddha. 

But the tantric system of practice known as Vajrayana 
seems to have been developed by a group of yogis 
known as mahã-siddhas (‘great accomplished ones’), 
most of whom were active under the Pala Empire (750— 
1120). 


2. The spread of the Vajrayana 


The Vajrayana was introduced to Tibet during the 
eighth to eleventh centuries CE, and it here became 
the official state religion. From there it spread to 
Mongolia and parts of China. 

Today, though having suffered heavy losses during 
the Chinese ‘cultural revolution’, Vajrayana Buddhism 
is still present in historically Tibetan areas of China (not 
only in the Tibetan Autonomous Region but also in 
Quinghai, Gansu, Sichuan, and Yunnan provinces) 

and everywhere in the Himalayan region where 
Tibetan culture prevails, including the kingdom of 
Bhutan, parts of Nepal, and the Himalayan states of 
India. 


93 





GIỚI THIỆU VÉ CÁC ĐOẠN KINH . 
CỦA PHẠT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA 


1. KHÁI QUÁT 


Các đoạn đánh dấu “V. “trong quyền sách này đại 
diện cho truyền thống kinh văn của Phật giáo Kim 
Cương thừa (Vajrayana). 

Kim Cương thừa (Vajrayana) nói lên như một trường 
phái đặc biệt về phương tiện (upaya) trong Đại thừa 
(Mahãyãna), giảng dạy các vị phương pháp thiền được 
cho là có tác dụng dẫn đến giác ngộ nhanh chóng hơn 
so với việc thực hành các hạnh hoàn thiện (ba-la-mật, 
pàramitàs) được trình bày trong các kinh điển (Sūtra). 

Những phương pháp bí truyền này được giảng dạy 
trong một lớp kinh điển Phật riêng biệt được gọi là các 
Mật tông (tantra), bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn từ 
thế kỷ V ở Án Độ. 


Giống như các kinh điển Đại thừa, hầu hết các Mật 
tông Phật giáo cũng truy nguyên nguồn gốc đến từ đức 
Phật lịch sử. 

Nhưng hệ thống thực hành Mật tông được gọi là Kim 
Cương thừa dường như đã được phát triển bởi một 
nhóm quán hành giả (du-già sư, yogi) được biết đến 
với danh hiệu là Mahà-siddha (những người thành tựu 
vĩ đại), hầu hết trong số họ đều hoạt động dưới thời Dé 
chế Pala (750-1120). 


2. SỰ TRUYÊN BÁ CỦA KIM CƯƠNG THỪA 
(VAJRAYANA) 


Kim Cương thừa được du nhập vào Tây Tang trong 
khoảng thé ky VIII đến thế kỷ XI và tai đây nó đã trở 
thành quốc giáo chính thức. Từ đó nó truyền sang 
Mông Có và các vùng của Trung Hoa. 

Ngày nay, mặc dù bị tổn thất nặng nề trong cuộc 
“cách mạng văn hóa” Trung Hoa, Phật giáo Kim Cương 
thừa vẫn hiện diện trong các khu vực lịch sử của người 
Tây Tạng ở Trung Hoa (không chỉ ở Khu tự trị Tây 
Tạng mà còn ở các tỉnh Thanh Hải [Quinghai], Cam 
Túc [Gansul, Tứ Xuyên [Sichuan] và Vân Nam 
[Yunan]) 

và ở khắp mọi noi trong vùng Hy-mã-lạp sơn 
(Himalaya) nơi văn hóa Tây Tạng thịnh hành, bao gồm 








trong Hy-mã-lạp sơn. 


Sau bảy thập niên chịu sự đàn áp của chính quyền 
do Liên Xô hậu thuẫn, nó đã được hồi sinh vào cuối thế 
kỷ hai mươi ở Móng-có, Buryatia và Kalmykia (các 
phần đất thuộc Nga có dân tộc Móng-có). 

Một bộ phận riêng biệt của truyền thống Kim cang 
thừa đã được duy trì bởi dân Newari theo đạo Phật 
thuộc Nepal, và một phái Mật giáo được gọi là Chân 
ngôn tông (Shingon-shũ) đã phát triển mạnh thành một 
trong những tông phái Phật giáo Nhật Bản. 


3. Ba Pháp Luân 


Kim cang thừa Tây Tạng là hậu duệ của các hình thái 
văn hóa của Phật giáo Bắc Ấn hậu kỳ, đặc trưng bởi 
hai mặt vừa nghiên cứu triết học vừa hành trì mật tục. 
Mặt học vấn chủ yếu phát triển trong các tăng viện lớn 
tổ chức thành những viện đại học, nhu Nalanda, tại đó 
giảng dạy tổng hợp các hệ triết học Phật giáo khác 
nhau. 

Tát cả những giáo pháp của đức Phật đều được xem 
như thuộc trong ba thời chuyển Pháp luân (Dharma- 
cakra): 

thói thứ nhất chuyển Pháp luân Tứ dé (xem ”L.27) và 
'Vó Ngà' ( *Th.170-171) cho hạng có căn cơ tu tập Tiểu 
thra’ (Hinayána),? và hai thời thuộc về Đại thừa. 


Thời thứ hai chú trong giáo lý tánh không (S$ünyata) 
theo đó tự tánh của hết thảy pháp vốn không, và Bồ-tát 
đạo nhu được thuyết trong các kinh bát-nhá ba-la-mát- 
đa (Prajňāpāramitā Sūtra), 

và thời thứ ba được xem những biểu dương về chân 
tánh của thực tại theo nghĩa tích cực hon ‘tánh không, 
như giáo thuyết ‘duy tâm’ (citta-mátra) và ‘Nhu Lai 
tạng' (Tathagata-garbha). 

Diễn rộng thêm, các mật tục (tantra) về sau cũng 
được nhận là thuộc về thời cuối này, mặc dù một số 
phái Tây Tạng xếp các mật tục vào thời Pháp luân thứ 
tư. 





After seven decades of Russian-backed Communist 
repression, it was revived at the end of the twentieth 
century in Mongolia, Buryatia, and Kalmykia (parts of 
Russia with people of Mongolian ethnicity). 

A separate strand of the Vajrayana tradition has been 
preserved by the Newari Buddhists of Nepal, and a 
tantric school known as Shingon has flourished as one 
of the schools of Japanese Buddhism. 


3. The three Wheels of Dharma 


Tibetan Vajrayana is heir to the cultural forms of late 
North-Indian Buddhism, which was characterized by a 
double strand of philosophical study and tantric 
practice. The former flourished mainly in the great 
monastic universities, such as Nãlandä, where a 
synthesis of different Buddhist philosophies was taught. 

All the teachings of the Buddha were seen as 
belonging to three turnings of the Wheel of Dharma' (or 
three teaching-cycles, Dharma-cakra): 

the first one on the four 'Noble Truths' (see *L.27) 
and  'non-Self  (*Th.170-171) represented the 


'Hinayana' (‘Lesser Vehicle’) level of practice, 29 and 
the other two belonged to the Mahayana. 


The second Wheel emphasized the teaching of 
emptiness ($ünyata) of inherent nature / inherent 
existence and the bodhisattva path as presented 
mainly in the Perfection of Wisdom (Prajfiapàaramita) 
Sütras, 

and the third was seen to contain formulations of 
ultimate reality in terms more positive than ‘emptiness’, 
such as the teaching of 'mind-only' (citta-màtra) and the 
'Buddha-nature' (Tathagata-garbha). 

By extension, the faniras later also came to be seen 
as belonging to this latter category, though some 
Tibetan schools classified them as a fourth Wheel. 


94 





vương quốc Bhutan, một phần của Nepal và các bang 
thuộc dãy Hy-mã-lạp sơn (Himalaya) của Ấn Độ. 


Sau bảy thập kỷ đàn áp của chính quyền Cộng sản 
do Nga hậu thuẫn, nó đã được hồi sinh vào cuối thế kỷ 
XX ở Mông Cổ, Buryatia và Kalmykia (phần đất thuộc 
nước Nga có dân tộc Mông Cổ). 

Một dòng riêng biệt của truyền thống Kim Cương 
thừa đã được bảo tồn bởi các Phật tử Newari thuộc 
Nepal và một phái Mật thừa được gọi là Chân ngôn 
tông (Shingon) đã phát triển mạnh mẽ thành một trong 
những tông phái Phật giáo Nhật Bản. 


3. BA PHÁP LUÂN (BA BÁNH XE PHÁP) 


Kim Cương thừa Tây Tạng là hậu duệ thừa kế các 
hình thức văn hóa của Phật giáo Bắc Án thời kỳ cuối, 
vốn có đặc trưng là một chuỗi kết hợp giữa nghiên cứu 
triết học và thực hành mật tục. Trước đây chủ yếu phát 
triển mạnh mẽ ở các vị tăng sĩ viện lớn tô chức thành 
các trường đại học, chẳng hạn như Nalanda, là nơi 
giảng dạy tổng hợp các hệ triết học Phật giáo khác 
nhau. 

Tất cả những giáo pháp của đức Phật được xem là 
thuộc ba lần chuyển “Bánh xe Pháp" (hay ba chu kỳ 
giảng day, Pháp luân, Dharma-cakra): 

làn chuyén Pháp luán dàu tién và bón "Chàn ly 
thánh" (xem 7L.27) và “Vô ngã (*Th.170-171) dai diện 
cho cấp độ thực hành *Hinayàna" (Tiểu thừa),Í và hai 
cấp độ kia thuộc vé Đại thừa (Mahäyãna). 


Lần chuyén pháp luân thứ hai nhắn mạnh việc giảng 
dạy về tánh không (sunyata) của mọi bản chất vốn có / 
sự tồn tại vốn có và con đường tu hạnh Bó-tát như 
được trình bày chủ yếu trong Kính Toàn thiện Trí tuệ 
(Prajfiaparamita, Bát-nhá ba-la-mát-da) 

và làn chuyển Pháp luân thứ ba được xem là chứa 
đựng sự hình thành của thực tại tối hậu theo nghĩa tích 
cực hơn “Tính không,” chẳng hạn như giáo lý về “duy 
tâm” (citta-matra) và “Phật tính" (Nhu Lai tạng, 
Tathagatagarbha). 

Nói rộng ra, các Mật tông (tantra) sau cũng được 
xem là thuộc thời kỳ cuối này, mặc dù một số phái Tây 
Tạng đã phân loai các Mật tông (tantra) như là lần 








Ý nghĩa của tất cả những giáo thuyết khác nhau này 
như được hàm chứa trong các kinh điển và những môi 
quan hệ phức tạp của chúng đã được các triết gia lớn 
của Đại thừa minh giải trong các luận thu (śāstra) và 
nhận thức phát triển trong triết học Phật giáo Án-độ 
hậu kỳ có cơ sở trên những ý tưởng hội thông của các 
luận sư này. 

Như vậy, những nghiên cứu tại các tăng viện đại học 
viện tập trung vào các luận thư ấy, thay vì trực tiếp y 

cứ kinh dién (sütra), dù cho các luận thư Án-dó và Tây 
Tạng vẫn thường trích dẫn kinh điển (sütra). 


4. Kim cang thừa (Vajrayana), Chân ngón thừa 
(Mantrayàna), Mật thừa (Tantrayàna) 


Kim cang thừa (Vajrayäna) còn được goi là Chân 
ngôn thừa (Mantra-yana), hay Mật tục thừa (Tantra- 
yãna). Mặc dù ba từ này thường được dùng như là 
những từ đồng nghĩa, nhưng mỗi từ có một ý nghĩa hơi 
khác biệt. 


Theo truyền thống Tây Tạng, ‘Chân ngôn’ (manfra), 
nguyên nghĩa là “hộ trì tâm y' (man-tra), thông qua việc 
phá vỡ các mẫu vọng tâm tiêu cực và tập trung vào 
những phẩm giác tánh được tu tập. 

‘Tantra’ được hiéu là tính liên tục của tâm giác tánh 
hiện diện trong tất cả chúng sinh (không chỉ riêng loài 
người), được gọi là Phật tánh hay Như Lai tạng 
(Tathãgata-garbha). 

Nó được hién lộ hoặc đánh thức thông qua 'tính liên 
tục' không gián đoạn của các phả hệ truyền thừa thầy— 
trò trong mật tục lần trở về khởi nguyên từ chính đức 
Phật. 


Trong khi trong Đại thừa nói chung, tiến trình chứng 
đắc Phật quả viên mãn phải trải qua ba vô số kiếp, thì 
trong Kim cang thừa được nói là có thể mong cầu 
chứng đắc Phật quả chỉ trong một đời bằng các pháp 
tu được chỉ dạy bởi các bậc thượng sư đại thành tựu 
của mật tục (mahã-siddha) ở An-dó. 


Các Thành tựu tiên này đã khởi xướng những hệ 





The meaning of all these different teachings 
contained in the sütras and their complex relationships 
were elucidated by the great Mahayana philosophers in 
their $àstras (treatises), and late Indian Buddhist 
philosophy developed an understanding based on a 
synthesis of their ideas. 

Thus, studies at the monastic universities centred on 
the treatises, rather than on the sütras directly, though 
both the Indian and Tibetan treatises often cite the 
sütras. 


4. Vajrayana, Mantrayäna, Tantrayana 


The Vajrayana is also known as the Mantra-, or 
Tantra-yana. Though the three terms are often used as 
synonyms, each one has a slightly different 
connotation. 


According to the Tibetan tradition, ‘mantra literally 
‘protects the  mind' (man-tra), through disrupting 
negative mental patterns and focusing it on the 
awakened qualities being cultivated. 

‘Tantra is understood to mean the ‘continuity’ of the 
awakened nature of the mind present in all sentient 
beings (not just humans) that is known as Buddha- 
nature (Tathagata-garbha). 

It is uncovered or awakened through the unbroken 
‘continuity’ of the master-disciple tantric lineages that 
are understood to go back to the Buddha himself. 


While in the general Mahäyäna, the process of 
attaining full Buddhahood is said to take three 
incalculable eons, in the Vajrayäna, one can aspire to 
attain Buddhahood in one lifetime through the methods 
taught by the great accomplished tantric masters 
(mahà-siddhas) of India. 


They gave rise to teaching lineages that eventually 
95 





chuyén Pháp luân thứ tu. 


Y nghia cüa tát cá nhüng giáo pháp khác nhau này 
được hàm chứa trong kinh điền và những mối quan hệ 
phức tạp giữa chúng đã được các triết gia lớn của Đại 
thừa làm sáng tỏ trong các Luận thư (luận thuyết, 
$àstra) của họ và triết hoc Phật giáo Án Độ thời kỳ cuối 
đã phát triển nhận thức dựa trên sự tổng hợp các tư 
tưởng của họ. 

Do đó, các nghiên cứu tại các trường đại học tự viện 
tập trung vào các luận thư đó, thay vì trực tiếp dựa vào 
các kinh điển, mặc dù các luận thư của Án Độ và Tây 
Tạng thường trích dẫn các kinh điển (Sūtra). 


4. KIM CƯƠNG THỪA (VAJRAYÄNA), CHÂN 
NGÔN THỪA (MANTRAYÄNA) MAT THỪA 
(TANTRAYANA) 


Kim Cương thừa (Vajrayãna) còn được goi là Chân 
ngôn thừa (Mantra-yàna), hoặc Mật thừa (Tantra- 
yãna). Mặc dù ba thuật ngữ thường được sử dụng làm 
từ đồng nghĩa, nhưng mỗi thuật ngữ có một hàm ý hơi 
khác nhau. 


Theo truyền thống Tây Tang, "mantra" nghĩa den là 
“hộ trì tâm trí” (man-tra), thông qua việc phá vỡ các mô 
hình tinh thần tiêu cực và tập trung vào những tính giác 
ngộ đang được trau dồi, tu tập. 

"Tantra" được hiéu có nghĩa là “tính liên tục” của tính 
giác ngộ của tâm trí hiện diện trong tất cả chúng sinh 
(không chỉ riêng loài người) được gọi là Phật tính hay 
Như Lai tang (Tathagata-garbha). 

Nó được khám phá hoặc đánh thức thông qua “sự 
liên tục” không gián đoạn của các dòng truyền thừa 
của sư phụ và đệ tử được hiểu là quay trở lại khởi 
nguyên từ chính đức Phật. 


Trong khi trong Đại thừa nói chung, quá trình đạt 
được Phật quả trọn vẹn được cho là mắt ba vô số kiếp, 
trong Kim Cương thừa, lại nói có thé mong cầu chứng 
đạt được Phật quả trong một đời thông qua các 
phương pháp được bởi các đạo sư Mật thừa vĩ đại 
(Mahà-siddha) của Ấn Độ giảng day trao truyền. 


Các đạo sư này đã khởi xướng những hệ truyền 








truyền thừa giáo pháp mà sau đó truyền đến Tây Tạng, 
tại đây gây nguồn cảm hứng cho việc thành lập các hệ 
phái và tông môn khác nhau (Nyingmapa, Kagyupa, 
Sakyapa, và Gelukpa, là bốn phái chính) đã tận tâm 
bảo tồn và lưu truyền các pháp tu nhắm thể ngộ tính 
liên tục đó. 

Mật tục thừa (Tantra-yana) là tên gọi chung cho pháp 
tu được tải thuật trong các mật tục của Phật giáo, đặc 
trưng bởi phép quán tưởng, tụng đọc chân ngôn, và tu 
tập các môn nhập định (samadhi). 


Cuối cùng, từ 'Vajra-yàna' được dùng dé chỉ biểu 
tượng cao nhất của tâm đã giác ngộ, 'vajra', thường 
được dich là ‘kim cang’ hoặc 'luói tầm sét'. Nó thực ra 
là tên gọi vũ khí huyền thoại của Indra, thủ lãnh của 
các thần có từ thời tiền Phật giáo ở Án-dó, là biểu 
tượng của tính bát hoại và uy quyền. 


5. Các phái Phật giáo Tây Tang?? 


Phái Nyingmapa là những vi (pa) thuộc 'Môn đồ của 
Cựu giáo' (Tantra). Phái này tôn Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava) là Tổ sư sáng lập. Ngài là vị thượng 
sư (guru) mật tục Án-dó trong thế kỷ thứ tám, dà có 
nhiều cống hiến cho việc thiết lập Phật giáo ở Tây 
Tạng. 

Nyingmapa chủ trương một hệ thống “chín thra’ (cửu 
thừa thứ đệ): Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát, ba thừa 
này gồm những pháp tu đoạn trừ phiền não; ba thừa 
tiếp theo thuộc ‘ngoai Mật, gồm những pháp môn ‘tinh 
trị; kế đến là ba thừa thuộc "nội Mật: Đại Du-già 
(Mahã-yoga), Vô tỉ Du-già (Anuyoga) và Tối thượng 
Du-già (Ati-yoga), gồm những pháp môn tu tập chuyển 
hóa nhiễm tâm thành trí, thay vì chỉ đơn giản là diệt trừ 
chúng. 


Về mặt giáo thuyết, Nyingmapa xem các thừa này là 
thích hợp theo từng hạng người có căn cơ tu tập khác 
nhau. Tuy nhiên, về mặt hành trì, Nyingbmapa khuyến 
khích mọi người thực hành các thừa nội Mật, miễn là 
có thọ tri quy y và các hành và nguyện của BÓ-tát. 

Tối thượng Du-già (Ati-yoga) bao hàm các giáo lý và 
hành trì của “Đại viên mãn” (Dzogchen). Pháp này 





reached Tibet where it inspired the founding of different 
schools or orders (Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, and 
Gelukpa being the four main ones) that were dedicated 
to preserving and transmitting the methods for realizing 
that continuity. 

Tantra-yana is a general name for the way of practice 
laid down in the Buddhist tantras, characterised by 
visualization, mantra recitation, and cultivation of 
various states of meditative concentration (samādhi). 


Finally, the term 'Vajra-yana' refers to the foremost 
symbol of the awakened mind, 'vajra', often translated 
as ‘diamond’ or ‘thunderbolt’. It is actually the name of 
the mythical weapon of Indra, chief of the pre- Buddhist 
gods in India, which was a symbol of indestructibility 
and mastery. 


5. Schools of Tibetan Buddhism?9 


The Nyingmapa school are those who (pa) are 
'Adherents of the Old (Tantras). |t looks to 
Padmasambhava, an eighth century Indian tantric guru 
who did much to establish Buddhism in Tibet, as its 
founder. 

It has a system of nine spiritual 'vehicles' (yàna): 
those of the Disciple, Solitary-buddha and Bodhisattva, 
which it sees as ways of 'renunciation' of defilements; 
those of the three ‘outer Tantras’, which it sees as ways 
of ‘purification’; and those of the three 'inner Tantras: 
Mahaà-yoga, Anu- yoga and Ati-yoga, which it sees as 
ways of transformation, which transmute defilements 
into forms of wisdom, rather than seeking to simply 
negate them. 


In Nyingmapa doctrine, these are all seen as 
appropriate for people at different levels of spiritual 
development. However, in practice, everyone is 
encouraged to practise the inner Tantras, provided that 
the basic refuge and Bodhisattva commitments and 
vows are also maintained. 

Ati-yoga, the highest the 


teaching, concerns 


96 





thừa giáo pháp sau đó, đã truyền đến Tây Tang, nơi nó 
truyền cảm hứng cho việc thành lập các trường phái, 
hệ phái hoặc các dòng truyền thừa khác nhau 
(Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa và Gelukpa là bốn 
nhánh chính) nhằm tận tâm bảo tồn và lưu truyền các 
phương pháp tu nhằm thực hiện sự liên tục đó. 

Mật tông thừa hay Mật thừa (Tantra-yàna) là tên gọi 
chung cho cách thực hành được ghi trong mật điển 
Phật giáo, có đặc trưng là sự quán tưởng, trì tụng thần 
chú và tu luyện các trạng thái định thiền (samādhi 
khác nhau. 


Cuối cùng, thuật ngữ "Vajra-yana" (Kim Cương thừa) 
đề cập đến biểu tượng quan trọng nhất của tâm thức 
tỉnh thức, “vajra thường được dich là “kim cương” 
hoặc “lưỡi tầm sét.” Nó thực sự là tên của vũ khí thần 
thoại của Indra, thủ lĩnh của các thần trước Phật giáo ở 
Án Độ, là biểu tượng của sự bát hoại và uy quyền. 


5. CÁC HỆ PHÁI PHẬT GIÁO TÂY TANG? 


Phái Nyingmapa (Cô Mật) là những vi (pa) là “Môn 
đồ của Cựu Mật din ( Tanira).” Phái này tôn ngài Liên 
Hoa Sinh (Padmasambhava), là vị T sư sáng lập, 
Ngài là vị thượng su (guru) mát tóng Án Độ thé ky VIII, 
đã có nhiều cống hiến cho việc thiết lập Phật giáo ở 
Tây Tạng. 

Nyingmapa chủ trương một hệ thống gồm chín “thừa” 
(yãna): Thanh Văn, Độc giác Phật và BÓ-tát, ba thừa 
này gồm những pháp tu “chấm dứt” phiền não; ba thừa 
tiếp theo ngoài “ngoại mật,” gồm những pháp tu “thanh 
loc;" và ba thừa “nội mát: Đại Du-già (Mahà-yoga), Vô tỉ 
Du-già (Anu-yoga) và Tối thượng Du-già (Ati-yoga), 
gồm những pháp tu nhằm chuyén hóa, là chuyển hóa 
phiền não thành các dạng trí tuệ, thay vì chỉ đơn giản 
tìm cách chám dứt chúng. 


Trong học thuyết Nyingmapa, xem những thừa này 
đều được xem là thích hợp cho những người ở các 
mức độ phát triển tâm linh (căn cơ tu tập) khác nhau. 
Tuy nhiên, trên thực tế, mọi người đều được khuyến 
khích thực hành các thừa nội Mật, với điều kiện là cũng 
phải thọ trì quy y căn bản và duy trì các cam kết và 
nguyện BÓ-tát. 








nhằm mang lại cho hành giả nhận thức về 'minh-không 
bản hüru' (quang minh và Không tánh có sẵn) mà Tang 
ngữ goi là rig pa (Skt. vidyã, minh). 

Nó được biểu trưng bởi Phó Hiền (Samantabhadra) 
(xem *V.6), vị Phật bản sơ biểu hiện cho Pháp thân 
(xem *M.9), nhưng nó cũng hiện diện sẵn trong tất cả 
chúng sanh, như trong một diễn giải trong các giáo 
thuyết Như Lai tang (Tathägatagarbha) / Phát tánh. 
Mục đích là loại bỏ tất cả các hoạt động của tâm và nội 
dung của nó dé thấy rõ những gi dang sinh khởi. 


Các vị Nyingmapa hành theo các Cựu Mật tục được 
dịch trong đợt hoằng pháp thứ nhất ở Tây Tạng (thế kỷ 
7-10). Trong những thế kỷ kế tiếp, họ tuyên bố đã phát 
hiện ra nhiều kinh dién từ phục tạng (gter-ma: terma, 
kho tàng chôn giấu) được nói là do Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava) chôn giấu và được khám phá bởi 
một phục tang sư (tertón), người phát hiện kho báu. 


Các phục tạng có thể là bản văn thuộc vật thể hoặc 
các hiện vật tôn giáo (tượng khắc / pháp khí). Trong 
trường hợp “các terma tâm y', chúng được xem là do 
Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) chôn kín trong tâm 
ý vô thức của một đệ tử, rồi đệ tử ấy trong một lần tái 
sinh đời sau tái phát hiện. 

Sự truyền thừa giáo pháp bằng. các phục tạng 
(terma), vón được xem là để trao truyền trực chỉ từ một 
vị "thầy quá khứ sang người nhận hiện tại, được xem là 
bó sung cho sự lưu truyền thông thường là khẩu truyền 
(bka' ma: ka-ma), mà qua đó các giáo thuyết bằng lời 
nói và bằng văn tự được truyền lại qua các thế hệ. 


Vào thế kỷ thứ XI, sự phục hưng của đạo Phật dẫn 
tới sự thiết lập vững chắc trên toàn cõi Tây Tạng và sự 
phát triển của nhiều hệ phái mới dựa trên các bản dịch 
mới được gọi là các phái tân dich' (gsar-ma: sarma). 

Theo thỉnh cầu của một vi vua bản xứ, tôn giả Atisa, 
một vi lão sư đại học giá, từ Án-dó sang hoằng pháp 
vào nám 1042. Ngài chán chinh lai ché dó Táng- già, 
chủ trương độc thân pham hanh và cải thiện tri kiến 





doctrines and practices of the Dzogchen, or 'Great 
Completion / Perfection. This seeks to bring the 
practitioner to awareness of an uncreated radiant 
emptiness known as rig pa (Skt vidyä, insight- 
knowledge). 

This is symbolized by Samantabhadra (see *V.6), the 
primordial Buddha who embodies the Dharma-body 
(see *M.9), but it also already present in all beings, as 
in one interpretation of the Tathagata-garbha / Buddha- 
nature teachings.The aim is to let go of all mental 
activities and content, so as to be aware of that in 
which they occur. 


The Nyingmapas follow the Old Tantras translated 
during the first dissemination of Buddhism in Tibet (7— 
10th centuries). Over the next centuries, they claim to 
have discovered many termas or ‘treasure’ texts, which 
are attributed to Padmasambhava and seen as 
discovered by a tertón or 'treasure-finder'. 


Termas might be physical texts or religious artefacts. 
In the case of ‘mind termas’, they are seen to have 
been buried in the unconscious mind of a disciple by 
Padmasambhava, then rediscovered there by a later 
incarnation of that disciple. 

The teaching-transmission by termas, which is seen 
to jump direct from a past teacher to a present 
recipient, is seen to complement the more usual Kama 
(Oral Tradition) transmission, by which oral and written 
teachings are passed down the generations. 


In the eleventh century, a renaissance of Buddhism 
led to its firm establishment throughout Tibet and the 
development of several new schools of Buddhism that 
were based on new translations of Buddhist texts, so 
as to be referred to as 'new translation (sarma) 
schools. 

At the invitation of a regional king, the ageing monk- 
professor Ati$a came from India on a missionary tour in 


97 





Tối thượng Du-già (Ati-yoga), bao hàm các giáo lý 
cao nhất, liên quan đến các học thuyết và thực hành 
Dzogchen, hay là “Sự hoàn thiện vĩ đại / Đại viên mãn.” 
Pháp này tìm cách mang đến cho hành giả sự nhận 
thức về một tính không và quang minh chưa được tạo 
ra được goi là rig pa (S. vidya, tué giác, minh). 

Điều này được biểu trung là Ngài Phó Hiền 
(Samantabhadra) (xem *V.6), vị Phật nguyên thủy hiện 
thân của pháp thân (xem “M.9), nhưng nó cũng đã hiện 
diện sẵn trong tất cả chúng sinh, như trong một cách 
giải thích của Như Lai tạng (Tathãgata-garbha) / Phật 
tính. Mục đích là dé buông bỏ tất cả các hoạt động và 
nội dung của tâm, để ý thức về điều mà chúng xảy ra. 


Các Ninh-mã phái (Nyingmapa) tuân theo Cựu Mật 
điển được dịch trong quá trình hoằng pháp Phật giáo 
đầu tiên ở Tây Tạng (thé ky VII-X). Trong những thé ky 
tiếp theo, họ tuyên bố dà phát hiện ra nhiều kinh điển 
phục tang hay “kho tang" (terma), được cho là của 
Ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) chôn giáu và 
được xem là do vị phục tạng sư (terton) hay “người tìm 
kho báu” phát hiện. 


Kinh điển phục tạng (terma), có thé là văn bản thuộc 
vật thể hoặc các hiện vật tạo tác tôn giáo (thượng khắc 
/ pháp khí). Trong trường hợp “các terma tâm trí,” 
chúng được xem là đã được đức Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava) chôn kín trong tâm trí vô thức của 
một đệ tử, rồi sau này lại được hóa thân đời sau của 
đệ tử đó phát hiện ra. 

Việc truyền dạy giáo pháp bằng các phục tạng 
(terma), được xem là trao truyền trực tiếp từ vị đạo sư 
quá khứ sang người nhận hiện tại, được xem là bó 
sung cho việc truyền dạy thông thường hơn là Kama 
(Khẩu truyền), qua đó các giáo thuyết khẩu truyền và 
bằng văn tự được truyền lại qua nhiều thế hệ. 


Vào thế kỷ XI, sự phục hưng của Phật giáo. dẫn đến 
sự thành lập vững chắc trên khắp Tây Tạng và sự phát 
triển của một số hệ phái Phật giáo mới dựa trên các 
bản dịch mới của các thư tịch Phật giáo, nên được gọi 
là phái "bién dịch mới” (sarma). 

Theo lời thỉnh cầu của vị vua trong vùng, lão sư- giáo 
sư Ati$a (A-đề-sa) từ Án Độ sang hoáng pháp vào năm 
1042. Ngài đã giúp chán chỉnh lại Tăng đoàn, nhắn 








Phật pháp của người Tây Tạng, dựa trên sự kết hợp 
giữa Trung luận (Madhyamaka) và Mật tục (Tantra). 


Những cải cách của Ngài đã khiến cho vị đệ tử chân 
truyền (Dromton: 'brom ston, 1005-1064) lập nên phái 
Kadampa (bka' gdams pa: Phật ngôn giáo giới) và 
cũng ảnh hưởng đến hai tân phái khác trong thời kỳ 
này. Thứ nhất là Kagyupa (bka' brgyud, Phật ngữ 
tông), 'truyền thừa bằng mật kháu'. 


Người sáng lập của phái này là Marpa (1012-97), 
một cư sĩ có gia đình đã học đạo với các thượng sư 
Mật tục ở Án-độ và phiên dịch nhiều kinh điển. Marpa 
chủ trương một hệ thống du-già (yoga) phức tạp cùng 
những mật quyết được nhĩ truyền từ thầy đến trò. Đại 
đệ tử của ông là đại thi hào khó hạnh Milarepa. Đồ đệ 
của Milarepa là Gampopa (sgam po pa) đầu tiên xây 
dựng các chùa của phái Kagyupa. 

Một tân phái khác là Sakyapa (sa-skya-pa), được 
thành lập vào năm 1073 tại chùa Sakya. Phái này nói 
danh với trình độ học thuật và gần gũi với Kagyupa 
trong hầu hết mọi vấn dé. 


Một ý niệm dường như có nguồn gốc từ các vị 
Kagyupa vào thé kỷ thứ XIII là cho rằng các tulku (sbrul 
sku: hóa thân) đã được nhận biết mà bấy giờ đã có 
khoảng 3000 ở Tây Tạng. Một tulku thường được goi 
là một 'Lama tái sanh (yangsid- lâm: yang srid bla ma). 

Mặc dù trong dao Phật tất cả mọi người đều được 
xem là tái sinh của chúng sanh nào đó trong quá khứ, 
nhưng các tulku khác biệt ở chỗ là tái sinh của một 
nhân vật quá vãng được xác định, là một vị Lama chủ 
yếu, và cũng là hóa thân của một bón tôn. Các tulku 
được nhận diện từ các thiếu nhi, dựa trên các dự báo 
của các vị tiền nhân và thiếu nhi này có khả năng nhặt 
ra các vật tùy thân của vị ấy trong số những món có vẻ 
tương tự. 


Tông phái chính yếu cuối cùng của Phật giáo Tây 
Tạng được thành lập bởi nhà cải cách Tsongkhapa 
(1357-1419), dựa trên nên tảng của phái Kadampa và 





1042. He helped purify the Sangha, emphasizing 
celibacy, and improved Tibets understanding of 
Buddhist doctrine, as based on a mix of Madhyamaka 
and the Tantras. 


His reforms led his main disciple to establish the 
Kadampa, or 'Bound by Command (of monastic 
discipline) School", and also influenced two other new 
schools of the period. The first was the Kagyupa, the 
‘Whispered Transmission School’. 


Its founder was Marpa (1012-97), a married layman 
who had studied with tantric gurus in India and 
translated many texts. He emphasized a complex 
system of yoga and secret instructions whispered from 
master to disciple. His chief pupil was the great poet- 
hermit-saint Milarepa, whose own pupil Gampopa first 
established Kagyupa monasteries. 

The other new school was the Sakyapa, founded in 
1073 at the Sakya monastery. It is noted for its 
scholarship and is close to the Kagyupa in most 
matters. 


An idea which seems to have originated with the 
Kagyupas in the thirteenth century is that of recognized 
Emanation-bodies or tulkus, of which there are now 
around 3,000 in Tibet. A tulku is often referred to as a 
‘reincarnate (yangsid) Lama. 

Though in Buddhism all people are seen as the 
rebirths of some past being, tulkus are different in being 
the rebirth of an identified past person, who was a key 
Lama, and also an emanation of a celestial being. 
Tulkus are recognized as children, based on 
predictions of their predecessors and the child's ability 
to pick out the latter's possessions from similar looking 
ones. 


The last major school of Tibetan Buddhism was 
founded by the reformer Tsongkhapa (1357— 1419), on 
the basis of the Kadampa school and .Ati$a's 


98 





manh su dóc thán hanh thánh và náng cao sv hiéu biét 
của người Tây Tang vé Phật pháp, dựa trên sự kêt hợp 
giữa Trung luận (Madhyamaka) và Mật tông (Tantra). 


Những cải cách của Ngài đã khiến Vị đệ tử chân 
truyền của Ngài thành lập Kadampa (Cam-đam Phái), 
hay “Trường phái bị ràng buộc bởi Mệnh lệnh (của kỷ 
luật tự viện)” và cũng ảnh hưởng đến hai trường phái 
mới khác trong thời kỳ đó. Đầu tiên là phái Kagyupa 
(Ca-nhi-cu), “Phái truyền thừa bằng mật ngôn” hay 
“Phật ngôn giáo giới.” 


Người sáng lập ra phái này là Marpa (1012-97), một 
cư sĩ đã lập gia đình, người đã theo học với các đạo sư 
(guru) Mật thừa ở Ấn Độ và đã dịch rất nhiều bản kinh 
văn. Ngài nhắn mạnh một hệ thống du-già (yoga) phức 
tạp và những hướng dẫn bí mật (mật quyết) được 
truyền từ thầy sang đệ tử. Đại đệ tử của Ngài là nhà 
thơ án sĩ vĩ đại Milarepa (Mật-lặc Nhật-ba), đồ đệ của 
Milarepa là Dat-báo Cáp-giả (Gampopa) người đã 
thành lập tự viện phái Kagyupa (Ca-nhĩ-cư) đầu tiên. 

Một phái mới khác là Sakyapa (Tát-ca phái), được 
thành lập vào năm 1073 tại tự viện Sakya. Phái này 
được chú ý vì sự uyên bác và gần gũi với Kagyupa 
trong hầu hết các vấn đề. 


Một tư tưởng dường như bắt nguồn từ phái Kagyupa 
vào thé kỷ XII là tư tưởng về các hóa thân hay tulku 
được công nhận, trong đó hiện có khoảng 3.000 vị ở 
Tây Tạng. Vị hóa thân (fulku) thường được gọi là vị 
“Lạt-ma tái sinh” (yangsia). 

Mặc dù trong Phật giáo, tất cả mọi người đều được 
xem là sự tái sinh của chúng sinh nào đó trong quá 
khứ, nhưng các hóa thân khác ở chỗ là sự tái sinh của 
người đã được xác định trong quá khứ, người là một 
Lat-ma quan trọng và cũng là một hóa thân của một 
thiên thé (bón tôn). Các hóa thân được công nhận khi 
là đứa trẻ, dựa trên dự đoán của Các tiền nhiệm và 
khả năng của đứa trẻ dé chọn các vật tùy thân của vị 
ấy từ những vật trông giống nhau. 


Tông phái chính yếu cuối cùng của Phật giáo Tây 
Tạng được thành lập bởi nhà cải cách Tông-khách-ba 
(Tsongkhapa) (1357- 1419), trên cơ sở của phái 








sự chỉnh lý giáo nghĩa của Ati$a căn cứ theo trình độ 
căn cơ, trong thuần mật thuộc hàng thượng căn. 

Tsong-kha-pa thành lập phái Gelukpa (dge lugs pa: 
đức lý tông / thiện quy tông), cũng được gọi là phái 
Hoàng mao, vì tăng lữ của phái này phân biệt với các 
phái bằng mũ vàng khi hành lễ. 


Tsongkhapa chú trọng học giáo nghĩa của Trung luận 
(Madhyamaka), và tuân thủ giới luật tu đạo. Trong Đạo 
thứ đệ quảng luận (Lamrim Ch'enmo), 

Tsongkhapa lý luận răng trong quá trinh tiến tu trước 
hết ta nên mong cầu một tái sinh thiện thú (phước báo 
thế gian), thứ đến tầm cầu giải thoát tự thân (khởi phát 
Tiểu thừa / Hinayàna), tầm cầu Phật quả dé cứu giúp 
giải thoát mọi loài (khởi phát Đại thừa / Mahäyäna), và 
để nhanh chóng đạt đến cứu cánh của Đại thừa thì cần 
được nhiếp thọ với các pháp tu của Kim cang thừa. 

Các cấp hành đạo và chứng chân lý cao hơn cần 
phải lập cước trên những cấp thấp hơn, chứ không thể 
đảo ngược. Phân tích luận lý mở đường cho đốn ngộ 
vô phân biệt, và truyền thừa bằng văn tự cũng quan 
trọng như truyền thừa qua khẩu ngữ. 


Vào thế kỷ XVI, người đứng đầu phái Gelukpa 
(Sonam Gyatso: bsod nams rgya mtsho) phục hưng 
Phát giáo Móng- có vón dà suy tàn. Do váy, mót trong 
những người cai tri Móng-có, Altan Khan (1507—1582), 
do vậy đã phong cho vị Lat-ma này danh hiệu Móng-có 
là Dat-lai Lat-ma (Dalai Lama), trong dó tiéng Móng-có 
có nghĩa là 'Dai dương (của trí tuệ)”. 

Ngài được xem như là hóa thân thứ hai của một vị 
cựu lãnh đạo phái Gelukpa (Gendun Drub: dge dun 
grub pa), (đồ đệ và cũng được xem là) cháu của 
Tsongkhapa, do đó vị ấy (Gendun Drub) được truy 
phong là Đạt-lai Lạt-ma thứ nhất. 

Mỗi vị Đạt-lai Lat-ma được xem như một tulku và 
cũng một hình thức thị hiện hóa thân Bồ-tát dai bi Quán 
Thé Âm (Avalokite$vara). 

Vi tulku chính yêu khác của phái Gelukpa là Ban- 
thiền Lat-ma (Panchen Lama), được xem nhu một hiện 





arrangement of teachings in a series of levels, with a 
purified tantrism at the top. 

He founded the Gelukpa, or 'Followers of the Way of 
Virtue', whose monks are distinguished from others by 
the yellow colour of their ceremonial hats. 


Tsongkhapa emphasized the study of Madhyamaka, 
and the following of moral and monastic discipline. In 
his 'Great Exposition of the Stages of the Way' (Lamrim 
Ch'enmo), 

he argues that one should progress from seeking a 
good rebirth (a worldly goal), to seeking liberation for 
oneself (Hinayana motivation), to seeking Buddhahood 
so as to aid the liberation of others (Mahayana 
motivation), with Vajrayana methods then helping to 
more speedily attain the Mahayana goals. 

Higher levels of truth or practice are seen to build on, 
but not subvert, lower ones. Logical analysis prepares 
the way for direct, non- conceptual insight, and textual 
transmissions are as important as oral ones. 


In the sixteenth century, the head of the Gelukpa 
school reintroduced Buddhism to the Mongols, who had 
lapsed from it. One of the Mongol rulers, Altan Khan, 
therefore gave him the Mongolian title of Dalai, ‘Ocean 
(of Wisdom), Lama. 

He was regarded as the second reincarnation of a 
former Gelukpa leader, Tsongkhapa's nephew, so that 
the latter was seen, retrospectively, as the first Dalai 
Lama. 

Each Dalai Lama was seen as a tulku who was also 
a re-manifested form of the great Bodhisattva 
embodiment of compassion, Avalokite$vara. 

The other major Gelukpa tulku is the Panchen Lama, 
seen as a repeated incarnation of Amitabha Buddha. 


99 





Kadampa và chinh lý giáo pháp của Ati$a căn cứ theo 
các cáp dó cán co, vói chü nghia Mát tóng thanh tinh 
thuộc hàng thượng căn. 

Ông đã thành lập phái Gelukpa (Cách-lỗ phái, Đức lý 
tông / Thiện quy tông), hay “Những người theo con 
đường đức hạnh,” mà các nhà sư của phái này được 
phân biệt với những người khác bằng chiếc mũ màu 
vàng (Hoàng mạo) của họ khi hành lễ. 


Tsongkhapa nhắn mạnh đến việc học hành, nghiên 
cứu giáo nghĩa của Trung luận (Madhyamaka) và tuân 
theo giới luật tu đạo. Trong “Sự trình bày vĩ đại về các 
giai đoạn của con đường” (“Đạo thứ đệ quảng luận,” 
Lamrim Ch'enmo), 

Ngài lập luận răng trong quá trình tiến tu trước hết ta 
nên mong cầu một sự tái sinh tốt đẹp (một phước báo 
thế gian), tìm kiếm sự giải thoát tự thân (động lực của 
Tiểu thừa (Mahãyãna)), tìm cầu Phật quả nhằm cứu 
giúp sự giải thoát mọi loài (động lực của Đại thừa), 
bằng cách pháp tu Kim Cương thừa (Vajrayãna) giúp 
đạt được các mục tiêu Đại thừa một cách nhanh chóng 
hơn. 

Các cấp hành đạo và chứng chân lý cao hơn được 
cho là xây dựng trên cấp độ thấp hơn, chứ không thể 
đảo ngược. Phân tích luận lý mở đường cho đốn ngộ 
không phân biệt theo quan niệm và truyền thừa bằng 
văn tự cũng quan trọng như truyền thừa qua khẩu ngữ. 


Vào thế kỷ XVI, người đứng đầu phái Gelukpa đã 
phục hưng Phật giáo cho người Mông CÓ, vốn đã bi 
suy tàn. Do đó, một trong những nhà cai trị Mông Cổ, 
Altan Khan, đã phong danh hiệu Mông Có cho vị đứng 
đầu này là Dat-lai Lat-ma, có nghĩa là “Đại dương của 
Trí tuệ.” 

Ngài được xem là tái sinh thứ hai của vị cựu lãnh đạo 
phái Gelukpa, là cháu trai của Tông-khách-ba 
(Tsongkhapa). Do đó, vị này được tìm thấy, hồi tưởng, 
với tư cách là vị Dat-lai Lat-ma thứ nhất. 

Mỗi vị Đạt-lai Lat-ma được xem nhu vị hóa thân 
(tulku), cũng là một hình thức thị hiện hóa của BÓ-tát 
dai từ đại bi, Quán Thế Âm, Avalokitesvara. 

Vị hóa thân (fulku) phái Gelukpa quan trọng khác là 
Panchen Lama, được xem là một hóa thân liên tục của 
Phật A-di-đà. 








thân liên tục của Phát A-di-đà (Amitäbha). 


Vào năm 1641, người Mông-cỗ xâm chiếm Tây Tạng 
và lập Dat-lai Lat-ma thứ năm làm người cai trị đất 
nước này. Từ đó trở đi, phái Gelukpa trở thành “giáo 
phái đương quyền. 

Vào thế kỷ mười chín, một phong trào phát triển, 
được gọi là Ri- may (ris med pa: không phái biệt, không 
thiên vị, công chánh vô tư). Đây là một phong trào chiết 
trung không phân biệt giáo phái phát sinh trong các 
nhóm Nyingmapa ở miền đông Tây Tạng và bắt đầu 
thu hút người ủng hộ của các phái khác, thậm chí cả 
những người theo phái Gelukpa. 


Tuy nhiên, phong trào Ri-may khởi thủy là sự dung 
hợp giáo nghĩa, cạnh tranh với sự dung hợp của 
Gelukpa. Ngoài một số ít ngoại lệ, các vị Lạt-ma của 
những truyền thống Ri-may được đào tạo ở các trung 
tâm Ri-may, còn các vi Gelukpa thì ở các trung tâm 
Gelukpa, và việc tiếp xúc giữa họ bị hạn chế. 

Sự dung hợp của Ri-may đã thu hút được ba phái 
ngoài Gelukpa (và một số người dao Bón nửa Phật 
giáo). Những phái này vốn đều đã có các hành giả du- 
già (yogin) cư sĩ, đều có sự quan tâm đến các cựu 
Tantra và terma, và các giáo nghĩa / hành trì vô tướng 
Đại viên mãn (Dzogchen) đã đưa ra một viễn cảnh 
thống nhất. 


6. Đại Tạng Tây Tạng 


Trong sách này, từ 'Kim cang thừa' được dùng rộng 
rãi hơn để chỉ toàn bộ hệ thống Phật giáo Tây Tạng 
(hay Bắc Đại thừa), đã bảo tồn toàn bộ kiến trúc của 
Đại thừa Án-dó hậu kỳ. 

Điều này được phản ánh trong cấu trúc của Thánh 
dién Phật giáo Tây Tạng, phân chia các bản dịch Tạng 
ngữ từ các kinh điển Phật giáo Án-dó thành hai tang 
chính. 

Tạng thứ nhất là Kangyur (bKa' 'gyur?9) là phần Phật 
ngón Tang dịch — hai phần ba trong bó phận này bao 
hàm Kinh dién Đại thừa (Mahayàna Sūtra) — 

và tạng thứ hai là Tengyur (bsTan 'gyur) là phần 
Luận thư Tạng dịch. Trong ấn bản Bắc kinh của hai 





In 1641, the Mongolians invaded Tibet and 
established the fifth Dalai Lama as ruler of the country. 
From then on, the Gelukpa school became the 
'established church'. 

In the nineteenth century, a movement developed 


known as the HRi-may, meaning ‘Impartial, “Non- 
aligned' or 'All embracing. This was a kind of 
universalistic eclectic movement that arose in 


Nyingmapa circles in eastern Tibet, and came to draw 
in adherents of other schools, even including some 
Gelukpa ones. 


However, the Ri-may movement was primarily a 
teachings-synthesis that rivalled the Gelukpa synthesis. 
With few exceptions, Lamas of the Ri-may traditions 
trained at Ri-may centres, and Gelukpa ones at 
Gelukpa ones, with only limited contact between them. 

The Ri-may synthesis drew together the three non- 
Gelukpa schools (and some of the semi-Buddhist Bön). 
These already had in common the existence of lay 
yogins, an interest in the old Tantras and termas, and 
the relatively formless Dzogchen teachings / practices 
provided a unifying perspective. 


6. The Tibetan canon 


In this book, the term ‘Vajrayāna’ is used in a wider 
sense to refer to the entire system of Tibetan (or 
Northern Mahāyāna) Buddhism, which has preserved 
the whole edifice of late Indian Mahāyāna. 

This is reflected in the structure of the Tibetan 
Buddhist Canon, which divides the Tibetan translations 
of Indian Buddhist texts into two main parts: 


the Kangyur (bKa' gyur?9) or 'Translated Buddha 
Word’ — two thirds of which is comprised of Mahayana 
Sütras — 

and the Tengyur (bsTan 'gyur) or ‘Translated 
Treatises’. In the Peking edition of these two 
collections, there are 380 volumes with 5,092 texts and 


100 





Năm 1641, người Mông Cổ xâm lược Tây Tang và 
lập Đức Dat-lai Lat-ma thứ năm làm người lãnh đạo 
đất nước. Từ đó trở đi, phái Gelukpa trở thành “giáo 
hội được thành lập.” 

Vào thế kỷ XIX, một phong trào được phát triển được 
gọi là Ri-may, có nghĩa là “Vô tư, công chính,” “Không 
phân biệt” hoặc “Công chính.” Đây là loại phong trào 
chiết trung phổ quát phát sinh trong các nhóm 
Nyingmapa ở miền đông Tây Tạng và thu hút những 
tín đồ của các phái khác, thậm chí bao gồm cả một số 
người thuộc phái Gelukpa. 


Tuy nhiên, phong trào Ri-may chủ yếu là một dung 
hợp giáo nghĩa, cạnh tranh với sự dung hợp của phái 
Gelukpa. Với một vài trường hợp ngoại lệ, các Lạt-ma 
của truyền thống Ri-may được đào tạo tại các trung 
tâm Ri-may và những vị Lat-ma của truyền thống Ri- 
may được đào tạo tại các trung tâm Gelukpa, chỉ có sự 
tiếp xúc hạn chế giữa họ. 

Sự dung hợp của Ri-may đã tập hop ba phái không 
phải Gelukpa (và một số phái Bon một nửa Phật giáo) 
lại với nhau. Những phái này có các điểm chung sự tồn 
tại của các hành giả du-già (yogin) tại gia, đều có sự 
quan tâm đến các các cuu Tantra và terma và các giáo 
pháp / thực hành Dzogchen tuong đối vô tường, đã 
đưa ra một quan điểm thống nhát. 


6. KINH ĐIỄN TÂY TẠNG 


Trong quyển sách này, từ “Kim Cương thừa” 
(Vajrayána) được sử dung theo nghĩa rộng hon dé chi 
toàn bộ hệ thống Phật giáo Tây Tạng (hoặc Bắc Đại 
thừa), vốn đã bảo tồn toàn bộ kiến trúc của Đại thừa 
Ân Độ thời hậu ky. 

Điều này được phản ánh trong cấu trúc của Kinh điển 
Phật giáo Tây Tạng, phân chia các bản dịch tiếng Tây 
Tang từ các kinh điển Phật giáo Án Độ thành hai phần 
chính: 


() Kangyur (bKa” *gyur9) hoặc "Loi Phật đã được 
dịch” (Phật ngữ) tiếng Tạng; hai phần ba trong số đó 
bao gồm các kinh điển Đại thừa và 

(ii) Tengyur (bsTan"gyur) hoặc “Các luận thư đã 








tạng này, có 330 tập với 5.092 bộ Kinh Luận trong 
224.241 trang.30 


Kangyur chủ yếu tập thành các kinh Đại thừa và các 
Mật tuc căn bản (müla- tantra) được cho là Phật thuyết. 
Ấn bản Bắc kinh bao gồm 106 tập, với 66.449 trang và 
1.112 bản dịch, được phân nhóm theo thứ tự sau: 


(i) Bí Mật bộ 4 #l (rgyud) Tantra (738 bộ, 25 tập) 


(ii) Bát-nhã bó A Zr à (sher phyin) Prajñãpãramitã 
(17 bộ, với 13 Kinh 'Bảo trì' tiền Đại thừa, 24 tập) 


(ii) Hoa Nghiêm bộ ‡#j 7l (phal chen) Avatamsaka 
Sütra (1 bộ 45 phẩm, 6 tập) 





(iv) Bảo Tích bó 96f&?*t (dkon brtsegs) Ratnaküta 
Sütra (49 bộ, 6 tập) 


(v) Chư Kinh bộ 
quyền) 


WA (mdo) Sūtra (268 bộ, 32 


(vi) Giới Luật bộ 7È#it#J (dul ba) Vinaya (8 bộ, 13 
quyền) 


(vii) Tán tung bộ [d (bsngo smon) Pranidhàna 
(18 văn bản ngắn ở cuối quyén cuối) 


Tengyur bao gồm các luận thư (Sastra) có thâm 
quyền của các luận sư Ấn, với một số ít luận thư của 
các luận sư Tây Tạng thời đầu, đã luận giải nghĩa lý 
của các kinh (sütra) và các tantra. 

Trong ấn bản Bắc kinh, phần này gồm 224 tập với 
3.980 bộ và 157.792 trang, được phân nhóm như sau: 


(i) Tán Tung bộ A 
1tàp) 


il (bstod tshogs) Stotra (63 bộ, 


(ii) Bí Mật Só bộ iacit (rgyud) (3.136 bộ, 87 tập) 





224,241 pages. 


The Kangyur contains mainly Mahàyana sütras and 
the root-tantras (müla-tantras) attributed to the Buddha. 
In the Peking edition, it consists of 106 vols. with 
66,449 pages and 1,112 translated texts, grouped in 
the following order: 


(i) Tantras (738 texts in 25 volumes) 


(ii) Perfection of Wisdom Sütras (17 texts, plus 13 
pre-Mahaàyana ‘Protection’ texts, in 24 vols.) 


(iii) Avatamsaka Sütras (1 text with 45 chapters in 6 
vols.) 


(iv) Ratnaküta Sütras (49 Sütras in 6 vols.) 


(v) Other sütras (268 texts in 32vols.) 


(vi) Vinaya (monastic discipline) (8 texts in 13 vols.) 


(vii) Pranidhàna (aspiration prayers) (18 short texts 
at the end of final volume) 


The Tengyur includes the authoritative treatises 
(S$astras) by Indian scholars, with a handful of texts by 
early Tibetan masters, who commented on the 
meaning of the sütras and tantras. 

In its Peking edition, it consists of 224 vols with 3,980 
texts and 157,792 pages, which are grouped as 
follows: 


(i) Stotras (hymns of praise) (63 texts in 1 vol.) 


(ii) Commentaries on the tantras (3,136 texts in 87 
vols.) 


101 





dịch.” Trong án bản Bắc Kinh của hai tập này, có 330 
tập với 5. 092 bộ và 224. 241 trang.4 


Bộ Kangyur chủ yếu chứa các kinh điển Đại thừa và 
các Mật tông căn bản (mula-tantra) được cho là do 
Phật thuyết. Trong ấn bản Bắc Kinh, bao gồm 106 tập 
với 66. 449 trang và 1.112 văn bản dịch, được nhóm 
theo thứ tu sau: 


(i) Mật tông (Tantra) (738 bộ, 25 tập) 


(ii) Kinh Sự toàn thiện Trí tuệ (Kinh bát-nhà) (17 
bộ, cộng 13 bộ Kinh thừa tiền Đại "Hộ trì,” 24 tập) 


(ii) Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra) (1 tập 45 
phẩm, 6 tập) 


(iv) Kinh Bảo tích (Ratnakuta Sütra) (49 Kinh, 6 tập) 
(v) Các Kinh dién khác (268 bó, 32 tàp) 


(vi) Giới luật bó (Vinaya) (Giới luật tự viện) (8 bộ, 
13 tập) 


(vi) Tán tụng bó (Pranidhana, Những lời cầu 
nguyện khát vọng) (18 bộ ngắn ở cuôi tập cuói) 


Bộ Tengyur bao gồm các Luận thư ($astra) có thám 
quyén của các học giả Án Độ, với một số ít kinh văn 
của các đạo sư Tây Tạng thời đầu, những đã luận giải 
ý nghĩa của kinh (Sütra) và mật điển (tantra). 

Trong án bản Bác Kinh của bó này, bao gồm 224 tập 
vói 3. 980 bó kinh vàn và 157. 792 trang, duoc phán 
nhóm nhu sau: 


(i) Tán tung bó (Stotra) (các bài ngợi ca) (63 bộ, 1 
tập) 


(ii) Các luận giải về Mật tông (tantra) (3. 136 bộ, 87 
tập) 








(iii) Các chú só và luận thư dựa trên Kinh (và các chủ 
đề thế tục hữu dụng khác): Các chú sớ cho các kinh 
bát-nhà và Luật (vinaya); các luận thu Trung luận 
(Madhyamaka) và Du-già hành (Yogäcära), các tác 
phẩm abhidharma, truyện và kịch, các luận thư về các 
chủ đề nhân minh, y phương minh, thanh minh, công 
xảo minh (nghệ thuật và thủ công ứng dụng, như kiến 
trúc), và nhiều loại tác phẩm khác (781 bộ,136 tập). 


Hầu hết các Thánh điển — sūtra, tantra,và śāstra — 
đều được dịch từ bản gốc Sanskrit, dưới sự hướng 
dẫn của các học giả Án-độ (pangifa), những vị đã giúp 
truyền Phật giáo sang Tây Tạng. 

Các bản dich được thực hiện có ‘khoa học” — với các 
từ ngữ và các quy tắc cú pháp được chuẩn hóa - để 
duy trì sự mật thiết tối đa với bản gốc. 


Do đó, các bản dịch Tây Tạng nói chung được cho là 
rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, không có văn bản nào 
được nghiên cứu mà không có khẩu truyền và hướng 
dẫn thực tế chỉ tiết từ một vị thầy đa văn và có kinh 
nghiệm. 

Đặc biệt, các tantra luôn được coi là bí truyền, hầu 
như không thể hiểu được nếu không có khẩu truyền ý 
nghĩa thực sự của chúng và sự khởi đầu đúng đắn để 
hành trì chúng. 


Vào lúc trọng trách phiên dịch di sản Phật giáo Án-dó 
đã được hoàn thành, sự phát triển của một nền hoc 
thuật bản địa Tây Tạng đã được tiến hành tốt đẹp. Các 
tác giả Tây Tạng bắt đầu soạn thuật các luận thư của 
riêng mình dé làm sáng tỏ ý nghĩa của các Kinh (sütra) 
và Luận (áãsíra), bao góm cả kinh điển mật tục. 

Đối mặt với vô số các chuyện kē, giáo lý, và kỹ thuật 
giải thoát trong các văn bản Thánh điển, họ chắc chắn 
sẽ thấy mình phải làm việc sắp thứ tự và hệ thống hóa 
các tài liệu này. 


Theo truyền thống học thuật Phật giáo Bắc Án, họ 
căn cứ sự tống hợp giáo nghĩa của mình trên các luận 
thư (4ãsfra) của Long Thọ (Nãgärjuna) (khoáng 150— 
250), Vô Trước (Asanga; khoảng 310—90, với Từ Thi 
Tôn / Maitreyanatha làm thầy) Thé Thân 
(Vasubandhu; khoảng 310-400), Pháp Xứng 





(ii) Commentaries and treatises on the sütras (and 
useful worldly subjects): commentaries on the 
Perfection of Wisdom  Sütras and the  vinaya; 
Madhyamaka and Yogacara treatises, abhidharma 
works, tales and dramas, treatises on such topics as 
logic, medicine, grammar, arts and applied crafts (e.g., 
architecture), and other miscellaneous works (781 texts 
in 136 vols.). 


Most of the canonical scriptures — sütras, tantras, and 
$àstras — were translated from Sanskrit originals, under 
the guidance of Indian scholars (pandita) who helped 
the transmission of Buddhism into Tibet. 

The translations were carried out in a ‘scientific’ 
manner — with standardized terminology and syntactic 
rules — to maintain maximum closeness to the original. 


Therefore, Tibetan translations are generally held to 
be very reliable. Yet, no text was meant to be studied 
without oral transmission and detailed practical 
instruction from a learned and experienced master. 

The tantras in particular have always been 
considered as esoteric, virtually unintelligible without 
oral transmission of their actual meaning and proper 
initiation into their practice. 


By the time the enormous task of translating the 
Indian Buddhist heritage ^ was completed, the 
development of an indigenous Tibetan scholarship was 
well under the way. Tibetan authors started composing 
their own treatises to elucidate the meaning of the 
sütras and śāstras, including the tantric scriptures. 

Faced with the immense variety of narrative, doctrine, 
and liberating technique contained in the canonical 
texts, they inevitably found themselves at the job of 
ordering and systematizing the material. 


Following the tradition of North-Indian Buddhist 
scholarship, they based their doctrinal syntheses on the 
śāstras of Nagàrjuna (ca. 150—250), Asanga (ca. 310- 
90, with Maitreya-natha as his teacher), Vasubandhu 
(ca. 310—400), Dharmakirti (ca. 530—600), Candrakirti 


102 





(iii) Các luận giải và luận thư vé kinh điển (và các chủ 
đề thế tục hữu dụng khác): các luận giải về Kinh Toàn 
thiện trí tuệ (Kinh bát-nhá) và Giới luật bộ (Vinaya): 
Các luận thư về Trung luận (Madhyamaka) và Du-già 
hành (Yogãcãra) các tác phẩm  A-ti-dat-ma 
(abhidharma), truyện và kịch, luận về các chủ đề như 
luận lý học, y học, ngữ pháp, nghệ thuật và ngành thủ 
công ứng dụng (ví dụ: kiến trúc) và các tác phẩm khác 
(781 bộ, 136 tập). 


Hầu hết các kinh điển, mật điển (tantra) và luận thư 
($astra) đều được dich từ các bản góc tiếng Phan, 
dưới sự hướng dẫn của các học giả Ấn Độ (pandita), 
những vị đã giúp truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng. 

Các bản dịch được thực hiện có “khoa học” với thuật 
ngữ và quy tắc cú pháp được tiêu chuẩn hóa để duy trì 
sự gần gũi tối đa với bản gốc. 


Do đó, các bản dịch tiếng Tây Tạng nói chung được 
xem là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, không có văn bản 
nào được dùng để nghiên cứu nếu không được khẩu 
truyền và hướng dẫn thực hành chỉ tiết từ một bậc thầy 
uyên bác và giàu kinh nghiệm. 

Đặc biệt các mật điển, Mật tông (tantra) luôn được 
xem là bí truyền, hầu như không thể hiểu được nếu 
không được khẩu truyền về ý nghĩa thực sự của chúng 
và sự khởi đầu thích hợp dé thực hành chúng. 


Vào lúc trọng trách to lớn của việc phiên dịch di sản 
Phật giáo Án Độ đã hoàn thành, sự phát triển của nền 
học thuật bản địa Tây Tạng diễn ra tốt đẹp. Các tác giả 
Tây Tạng bắt đầu soạn các luận thuyết (luận thư) của 
riêng họ để làm sáng tỏ ý nghĩa của các Kinh (Sütra) 
và Luận ($àstra), bao gồm cả kinh dién Mật thừa. 

Đối mặt với sự đa dạng của truyện tường thuật, các 
học thuyết và kỹ thuật giải thoát trong các văn bản kinh 
điển, họ chắc chắn sẽ nhận thấy rằng họ phải làm công 
việc sắp xếp và hệ thống hóa tài liệu. 


Theo truyền thống của học thuật Phật giáo Bắc-Án, 
họ dựa trên các tổng hợp giáo nghĩa của họ dựa trên 
các luận thư ($àstra) của Long Thọ (Nàgàrjuna, khoảng 
150-250), Vô Trước (Asañga, khoảng 310-90, với Tù- 
thi-tón (Maitreya-natha, là thầy của ngài), Thiên Thân 
hay Thế Thân (Vasubandhu, khoảng 310-400), Pháp 








(Dharmakirti; khoảng 530-600), Nguyệt Xứng 
(Candrakirti; thế kỷ thứ VII), và Tịch Thiên (Sãntideva; 
khoáng 650—750) — đây chỉ đề cập đến các triết gia Dai 
thừa vĩ đại nhất. 


Các tantra cũng được nghiên cứu qua các chú só, 
chỉ dẫn và hướng dẫn hành trì được viết bởi các vị Đại 
thành tựu (mahã-siddha) Ẩn-độ và các học giả mật tục, 
được nằm trong một phần đồ sộ của Tengyur. 

Các dòng truyền thừa mật tuc khác nhau — các hệ 
thống thực hành mật tục được truyền lại từ thầy sang 
trò truyền đến Tây Tạng từ thế ky VII đến XII — đã được 
thể chế hóa trong bốn phái chính và các chỉ phái khác 
nhau. 


Theo thời gian, mỗi phái đều phát triển truyền thống 
văn học của riêng mình, kết quả là một sự gia tăng 
đáng kinh ngạc của văn học Kim cang thừa. 

Mặc dù theo cách thức của Án-độ là tiêu chuẩn ở 
khắp mọi nơi, nhưng vẫn có chỗ cho sáng tạo đổi mới. 
Chúng bao gồm các thư tịch phục tạng được chôn giấu 
ở Tây Tạng hoặc trong tâm tưởng của các môn đồ Tây 
Tạng bởi các vị thầy Ån- độ được phát hiện lại vào thời 
điểm thích hợp, được nằm trong các bộ của Thánh 


dián.31 
7. Các đoạn văn được chon 


Các đoạn tuyến dich từ truyền thống Kim cang thừa 
cho sách này đại biểu cho các quan điểm Phật giáo 
Kim cang thừa về các chủ đề đã chọn trong sách. 

Theo các loại kinh điển được chú trọng trong Phật 
giáo Tây Tạng, được tóm lược hay nhất bởi các tác giả 
Tây Tạng nói tiếng nhất như Gampopa (1079- 1153) 
hay đạo su Nyingmapa là Patrul Rinpoche (1808- 
1887); họ có những tác phẩm mà chúng ta thường sử 
dụng làm nguồn tài liệu cho các đoạn được chọn. 


Trong số các nguồn tài liệu Thánh điển, chúng ta đã 
nêu ra một vài đoạn từ các luận thư của Long Thọ 





(7^ century, and $āntideva (ca. 650-750) - to 
mention only the greatest Mahayana philosophers. 


The tantras were also studied through the 
commentaries, instructions, and practice manuals 
written by Indian mahã-siddhas and tantric scholars, 
which were contained in a bulky section of the Tengyur. 

The different tantric lineages — systems of tantric 
practice handed down from master to disciple reaching 
Tibet from the seventh to twelfth centuries — became 
institutionalized in the four main schools and their 
various branches. 


Over time, those schools each developed its own 
literary tradition, resulting in an astonishing proliferation 
of Vajrayana literature. 

Though following the Indian ways was the norm 
everywhere, there was room for creative innovation. 
These include 'treasure' texts hidden in Tibet or in the 
mind stream of Tibetan students by the Indian masters 
to be rediscovered later at an appropriate time which 


were included in canonical collections. 32 


7. The selected passages 


Passages selected from the Vajrayana tradition for 
this book represent the Vajrayana Buddhist views on 
the topics selected for the volume. 

In accordance with the kind of texts emphasized in 
Tibetan Buddhism, these are best summarized by well- 
known Tibetan authors like Gampopa (1079-1153) or 
the Nyingmapa teacher Patrul Rinpoche (1808—1887), 
whose works we have most often utilized as sources 
for the selections. 


From among canonical sources, we have included a 
few passages from treatises of Nāgārjuna (*V.12) and 


103 





Xứng (Dharmakirti, khoảng 530-600), Nguyệt Xứng 
(Candrakirti, thế ky VII) và Tịch Thiên (Šãnfideva, 
khoảng 650-750) - chỉ đề cập đến những triết gia Đại 
thừa vĩ đại nhất. 


Các mật điển, mật thừa hay Mật tông (tantra) cũng 
được nghiên cứu thông qua các chú giải, chỉ dẫn và số 
tay hướng dẫn thực hành được viết bởi đạo sư Mật 
thừa vĩ đại (Mahã-siddha) của Án Độ và các hoc giả 
mật tông, được chứa trong một phần đồ sộ của 
Tengyur. 

Các dòng truyền thừa khác nhau của Mật thừa - các 
hệ thống thực hành Mật thừa được truyền từ sư phụ 
sang đệ tử đến Tây Tạng từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII - 
đã được thể chế hóa trong bốn phái chính và các 
nhánh khác nhau. 


Theo thời gian, mỗi phái đó đều phát triển truyền 
thống văn học của riêng mình, dẫn đến sự gia tăng 
đáng kinh ngạc của nền văn học Kim Cương thừa 
(Vajrayãna). Mặc dù việc làm theo cách thức của Ấn 
Độ là chuẩn mực ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn có chỗ 
cho sự sáng tạo đổi mới. Chúng bao gồm các văn bản 
“kho tàng" thư tịch phục tịch được các bậc thầy Án Độ 
giấu tại Tây Tạng hoặc trong dòng tâm trí của các đệ 
tử Tây Tạng để được phát hiện lại sau này vào một 
thời điểm thích hợp được đưa vào các bộ kinh điển. 


7. CÁC ĐOẠN VĂN ĐƯỢC CHỌN 


Những đoạn được chọn dịch từ truyền thống Kim 
Cương thừa (Vajrayãna) cho quyén sách này thé hiện 
quan điểm của Phát giáo Kim Cương thừa (Vajrayãna) 
về các chủ đề được chọn trong sách. 

Theo các loại kinh văn được nhắn mạnh trong Phật 
giáo Tây Tạng, những kinh văn này được tóm tắt tốt 
nhất bởi các tác giả Tây Tạng nỗi tiếng như Gampopa 
(1079-1153) hoặc dao su Nyingmapa là Patrul 
Rinpoche (1808-1887), là những vị có các tác phẩm 
mà chúng ta thường sử dụng làm nguồn tài liệu tham 
khảo cho các đoạn được chọn. 


Tù trong số các nguồn kinh điển, chúng tôi đã bao 
gôm một sô đoạn từ các luận thuyêt của Long Thọ 








(Nãgãrjuna) (*V.12) và Tịch Thiên (Sàntideva) (*V.34— 
5, 38), cũng nhu toàn bộ quyén "Bó-dé Đạo Đăng 
Luận” của A-đề-sa (Ati$a) (982—1054) (*V.10). 

Những kinh văn của các vị đạo sư Gelukpa là “Bỏ- 
đề đạo thứ đệ lược luận” của Tông-khách-ba 
(Tsongkhapa) (*V.40), “Tông-khách-ba mật sanh hạnh 
nguyện” (*V.91), của hậu nhân, và “Tứ Niệm Ca” (* 
V.69) của Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VII (1708-1757). Tu 
Tâm: Viễn ly Tứ chấp Thé nghiệm ca (*V.16) của vi dao 
sư Sakyapa và Ri-may là Khyentse Wangpo (1829- 
1870). 


Thiên tài mật tục về thơ được minh họa bởi một số 
bài kệ của nhà thơ vĩ đại nhất của Tây Tạng, Milarepa 
(*V.8, 11, 17, 23). Cụ thé, các văn bán mát tục được 
đặc trưng nhất trong Chương 2 (‘Các quan điểm khác 
nhau về đức Phật) - nơi mà quan điểm mát tục vé 
Phật tánh bản hữu được minh họa bằng những đoạn 
trích từ truyền thống kinh văn về Đại viên mãn 
(Dzogchen; *V.2-6). 

Thông tin thêm về những văn bản này và các văn 
bản khác được cung cấp trong phần giới thiệu và cước 
chú. 


Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đã được bản thân tôi 
chuẩn bị từ tiếng Tây Tạng nhằm mục đích đưa vào 
sách này, dù rằng chúng cũng được hỗ trợ từ các bản 
dịch hiện tại, những trường hợp như vậy đều được ghi 
chú thích đáng. 


Người phiên dịch mong được cảm ơn tất cả những 
người ủng hộ dự án này. Mong nó có ích cho nhiêu 
người! 


Tamás Agócs 





Sãntideva (*V.34—5, 38), as well as Ati$a's (982—1054) 
‘Lamp for the Path to Awakening’ (*V.10) in its entirety. 

Texts from Gelukpa teachers are Tsongkhapa's 'The 
Abbreviated Points of the Graded Path’ (*V.40), ‘Prayer 
of the Secret Life of Tsongkhapa' (*V.91), on the latter, 
and 'The Song of the Four Mindfulnesses' (*V.69) of 
the Seventh Dalai Lama (1708-1757). ‘Mind Training: 
An Experiential Song of Parting from the Four 
Attachments’ (*V.16) is by Sakyapa and Ri-may 
teacher Khyentse Wangpo (1829-1870). 


The tantric genius for poetry is illustrated by some 
verses from Tibet's greatest poet, Milarepa (*V.8, 11, 
17, 23). Specifically tantric texts are best featured in 
Chapter 2. (Different Perspectives on the Buddha!) — 
where the tantric view of innate Buddhahood is 
illustrated by passages taken from the textual tradition 
of the Great Completion (Dzogchen; *V.2—6). 

More information on these and other texts are 
supplied in the introductions and footnotes. 


Most English translations have been newly prepared 
from the Tibetan by myself for the purpose of inclusion 
in this volume, though they have profited from already 
existing translations, which are duly noted. 


The translator wishes to thank all those who 


supported the project. May it benefit many! 


Tamás Agócs 


104 





(Nãgãrjuna, *V.12) và Tịch Thiên (Santideva, *V.34-5, 
38), cũng nhu toàn bộ quyển “Bỏ-đề đạo đăng luận 
(Ngọn đèn dẫn đường đến giác ngộ) của A-đề-sa 
(Ati$a, 982-1054) (*V.10). 

Các nói dung quyển *Bó-dé dao thứ dé lược luận" 
(“Những điểm viết tắt của con đường được phân loại”) 
của bậc dao su phái Gelukpa là Tsongkhapa (”V.40), 
"Tóng-khách-ba mát sanh hạnh nguyện” (Lời cầu 
nguyện về cuộc đời bí mật của Tsongkhapa” (Tông- 
khách-ba, *V.91), ở phần sau và “Tứ Niệm Ca" ("Bài ca 
bốn chánh niệm”) (*V.69) của đức Dat-lai Lat-ma thứ 
VII (1708-1757). “Tu tâm: Viễn ly Tứ chấp Thế nghiệm 
ca" ("Bài ca vé trải nghiệm sự chia tay khói bón sự 
chấp dính”) (*V.16) là của vi dao sư phái Sakyapa và 
Ri-may là Khyentse Wangpo (1829-1870). 


Thiên tài Mật thừa về thơ ca được minh họa bằng 
một số câu thơ của Milarepa, nhà thơ vĩ đại nhất của 
Tây Tạng (”V.8, 11, 17, 23). Đặc biệt các văn bản Mật 
thừa được nêu rõ nhất trong Chương 2. (Các quan 
điểm khác nhau về đức Phật) nơi mà quan điểm của 
Mật thừa về Phật tính bản hữu được minh họa bằng 
các đoạn trích từ truyền thống kinh văn của Đại Hoàn 
thiện (Dzogchen; *V.2-6). 

Thông tin thêm về những văn bản này và các văn 
bản khác được đưa ra trong phần giới thiệu và chú 
thích. 


Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đều được bản thân 
tôi mới chuẩn bị từ bản tiếng Tây Tạng nhằm mục đích 
đưa vào tập này, mặc dù các bản dịch này được hỗ trợ 
từ các bản dịch hiện có và được chú thích đầy đủ. 


TAMÁS AGÓCS 








Chú thích 


27 Xem 'Tiéu Thừa' ('Hinayána") trong Bảng chú giải 
thuật ngữ và tên riêng. 


28 Viết bởi Peter Harvey 


29 Sách này dùng các các dạng phiên âm Tạng ngữ 
cho phép phát âm gần đúng, nhưng khi có một dạng 
phiên âm khác trong ngoặc thì đây là dạng phiên âm 
chuẩn xác hơn của Tạng ngữ. 


30 Dé có tổng quan về một số án bản Đại tạng Tây 
Tang của Kangyur và Tengyur, xem: 
http://84000.co/kangyurtengyur-genres/ 


31 Chẳng han nhu Nyingma Gyubum (rNying ma'i 


rGyud bum) của phái Nyingma. 





Notes 


28 See 'Hinayana' in Glossary. 


29 By Peter Harvey 


30 This book uses forms of Tibetan that give a fair 
guide to their pronunciation, but where another form 
follows in brackets, this is the more exact transliteration 
of the Tibetan. 


31 For an overview of a number of Tibetan editions of 
the Kangyur and Tengyur, see: 
http://84000.co/kangyur-tengyur-genres/ 


105 





Chú thích 


1 Xem “Tiểu thừa” (“Hinayana”) trong Bảng chú giải 
thuật ngữ. 


2 Do Peter Harvey viết. 


3 Quyén sách này sử dụng các dang tiếng Tây Tang 
để hướng dẫn cách phát âm gần đúng, nhưng Tây 
Tạng. trong đó một dạng phiên ân khác được đặt trong 
ngoặc, đây là cách phiên âm chính xác hơn của tiếng 
Tây Tạng. 


4 Xem: http://84000.co/kangyur- tengyur-genres/ 
để hiểu biết tông quan vê môt sô ân bån Tây Tang 
của bộ Kangyur và Tengyur. 


5 Chẳng hạn nhu Nyingma Gyubum (rNying mi 
rGyud “bum) của phái Nyingma. 








PHÀN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 1 - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHAT LỊCH SỬ 
Giáng thần, đản sanh và thuở thiếu thời 


L.1 Sự đản sanh hy hữu của bậc đại nhân 


Ở đây, Đức Phật nói với Änanda, vị đệ tử thị giả thân 
cận. Trước đó, Đức Phát đã kê cho Ananda những điều 
hy hữu liên quan đến sự nhập thai và đản sanh của 
Ngài, và giờ đây Phát báo Ananda thuật lại cho các ty- 
kheo khác nghe đề họ được khích lệ. 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 'Này Ananda, thật 
vậy, ông có thê tán thán thêm đây đủ hơn nữa những 
phẩm tánh của Như lai, kỳ diệu, chưa từng có.’ 


'Bạch Thế Tôn, đây là điều con thân nghe từ chính 
kim khẩu của Thế Tôn.: 


“(Thế Tôn đã nói với con:) Này Ananda, Bồ-tát chánh 
niệm và tinh giác? khi tái sinh lên cõi trời Tusita (Đâu- 
suất).33”... Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây là một 
phẩm tánh của Như lai, kỳ diệu, chưa từng có. 


... "Này Ananda, Bồ-tát chánh niệm và tỉnh giác an 
trú trong cõi trời Tusita.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy 
đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa 
từng có. 


... “Này Ananda, chánh niệm và tỉnh giác, cho đến 
trọn thọ mạng của mình, Bồ-tát an trú trong cõi trời 
Tusita.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


... “Này Ananda, Bó-tát chánh niệm và tinh giác khi 
mạng chung từ cõi trời Tusita và giáng thần mẫu thai.” 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm 
tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 





PART I: THE BUDDHA 
CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL 
BUDDHA 


Conception, birth and early life 


L.1 The wondrous birth of a great being 


Here the Buddha addresses Ananda, the disciple 
who acted as his chief personal attendant. The Buddha 
has previously told him of various wondrous things 
pertaining to his conception and birth, and now asks 
him to enunciate them so that other monks can hear of 
and be inspired by them. 


Then the Blessed One addressed Venerable Ananda: 
‘Ananda, that being so, you may eulogize more fully the 
wonderful and marvellous qualities of the Tathagata.' 


‘Venerable sir, | heard and learned this from the 
Blessed One's own lips: 


"Ananda, mindful and clearly comprehending?? the 


bodhisatta appeared in the  Tusita heaven. 94^ 
Venerable sir, this | consider as a wonderful and 
marvellous quality of the Blessed One. 


... "Ananda, mindful and clearly comprehending the 
bodhisatta remained in the Tusita heaven." Venerable 
sir, this too | consider as a wonderful and marvellous 
quality of the Blessed One. 


"Ananda, for the whole of his lifespan the 
bodhisatta remained in the Tusita heaven." Venerable 
sir, this too | consider as a wonderful and marvellous 
quality of the Blessed One. 


... "Ananda, mindful and clearly comprehending the 
bodhisatta departed from the Tusita heaven and 
descended into his mother's womb." Venerable sir, this 
too | consider as a wonderful and marvellous quality of 


106 





PHÀN I - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHAT 


CHU'ONG 1 - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẠT LICH SỬ 


SỰ THU THAI, RA ĐỜI VÀ CUOC SÓNG THUỞ 
ĐÀU ĐỜI 


L.1. Sự ra đời kỳ diệu của bậc đại nhân 


Ở đây, đức Phật bảo ngài Änanda, vị đệ tử thị giả 
chính của Ngài. Đức Phật, lúc trước đã nói về nhiều 
điều kỳ diệu liên hệ đến sự thụ thai và ra đời của ngài, 
bây giờ, bảo ngài Ananda tuyên thuyết lại dé các tu sĩ 
khác có thé nghe và lấy đó làm nguón cảm hứng. 


Sau đó, đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: “Này 
Ananda, chúng sanh ấy nhu váy, con có thé tán dương 
đầy đủ hơn về những đặc tính vi diệu và tuyệt vời của 
Như Lai.” 


Vâng bạch Ngài, con đã từng nghe và học điều này 
từ nơi chính kim khâu của đức Thê Tôn: 


“Này Ananda, chánh niệm và tỉnh giác,! Bồ-tát xuất 
hiện trong cõi trời Dáu-suát (Tusita)2.” Bạch Ngài, con 
xem điêu này là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức 
Thê Tôn. 


... "Này Ananda, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát an 
trú trong cõi trời Đâu-suât (Tusita). Bạch Ngài, con xem 
điêu này là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thê 
Tôn. 


... "Này Ananda, cả trọn đời sống, BÓ-tát trú trong cõi 
trời Đâu-suât (Tusita). Bạch Ngài, điêu này con cũng 
xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thê Tôn. 


... “Này Ananda, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát rời 
khỏi cung trời Đâu-suất (Tusita) rồi di vào lòng mẹ.” 
Bạch Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 








. “Này Ananda, khi Bồ-tát mang chung từ cõi trời 
Tusita và giáng thần mẫu thai, một vàng sáng bao la, 
thần diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong 
thế gian cùng với chư thiên, Ma, Phạm34, cùng với dân 
chúng, sa-môn, bà-la-món, vua chúa và quân chúng. 

Cho đến các thế giới trung gian kinh khủng ở giữa 
các thế giới, tối tăm, u ám, nơi mà mặt trăng mặt trời, 
có đại thần lực và đại oai lực như vậy, cũng không thể 
rọi thấu; ở đó cũng có một vàng sáng bao la hiện ra, 
vượt xa oai lực của chư thiên. 

Và các chúng sanh sanh vào những chỗ áy liền trông 
thấy nhau do vàng sáng ấy, bèn bảo nhau: 'Này bạn, 
vậy cũng có những chúng sanh khác sanh vào chỗ 


này. Và mười ngàn thế giới hệ này39 chuyển động, 
rung động, chuyển động mạnh, và vàng sáng bao la, 
thần diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong 
thế giới.” Bach Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát giáng thần mẫu thai, bón 
vị thiên tử đến hộ vệ ở bốn phương dé khóng mót ai, 
loài người hay loài phi-người, có thé gây tốn hại Bó-tát 
và mẹ của Bó-tát." Bach Thế Tôn, con nhận thấy đây 
cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa 
từng có. 


.. “Này Ananda, khi Bồ-tát giáng thần máu thai, me 
Bồ-tát tự nhiên trì giới, không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, 
không uống các thứ rượu nấu, rượu men, rượu ù.”36 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm 
tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có.... 


. “Này Ananda, vào ngày thứ bảy sau khi đản sanh 
Bò- tát, mẹ Bò-tát mênh chung và sanh lên cõi tròi 
Tusita.” Bạch Thé Tôn, con nhận thấy đây cũng là môt 





the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta passed away from 
the Tusita heaven and descended into his mother's 
womb, an immeasurable glorious light surpassing the 
divine majesty of the gods appeared in the world with 


its gods, maras and brahmäs,35 with its people, 
renunciants, brahmins, kings and the masses. 

And even in those awful open world intervals, of 
gloom and utter darkness, where the sun and the 
moon, mighty and powerful as they are, cannot make 
their light prevail; there too an immeasurable glorious 
light surpassing the divine majesty of the gods 
appeared. 

And the beings reborn there perceived each other by 
that light: ‘Friend, so indeed there are also other beings 
reborn here.' And this ten-thousand-fold world-system 


shook, 96 quaked, and trembled, and an immeasurable 
glorious light surpassing the divine majesty of the gods 
appeared in the world." Venerable sir, this too l 
consider as a wonderful and marvellous quality of the 
Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta descended into his 
mother's womb, four young gods came to guard him at 
the four quarters so that no humans or nonhumans or 
anyone at all could harm the bodhisatta or his mother." 
Venerable sir, this too | consider as a wonderful and 
marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta descended into his 
mothers womb, the mother of the bodhisatta was 
inherently virtuous, refraining from killing living beings, 
refraining from taking what is not given, refraining from 
sexual misconduct, refraining from false speech, and 
refraining from wines, liquors, and intoxicants, the basis 


of negligence ."97 Venerable sir, this too | consider as a 
wonderful and marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, on the seventh day after the birth of the 
bodhisatta, the bodhisatta's mother passed away, and 
was reborn in the Tusita heaven." Venerable sir, this 


107 





. “Này Ananda, khi Bồ-tát rời khói cung trời Đâu- 
suất (Tusita) rồi di vào lòng me, ánh sáng rực rỡ chói 
lòa không ngàn mé vượt qua vẻ oai nghi thánh thiện 
của các vị trời xuất hiện trên thế gian với nhiều vị trời, 


ma và Phạm thiên,3 với người dân, các bậc xuất gia, 
Bà-la-môn, vua chúa và mọi người. 

Và thậm chí trong những khoảng cách thế giới mở 
kinh sợ, của ảm đạm và tối tăm, nơi mặt trời và mặt 
trăng, hùng cường và quyền lực như chúng đang là, có 
thé không làm ánh sáng của nó sáng tő; ở đó, cũng 
vậy, có một ánh sáng rực rỡ chói lòa không ngằn mé 
vượt qua vé oai nghi thánh thiện của các vị trời xuất 
hiện. 

Và những chúng sanh ở đó, được nhìn thấy nhau 
thông qua ánh sáng này: “Này bạn, thực sự vẫn có 
nhiều chúng sanh khác được sinh ra ở đây.” Khi mười 
ngàn thế giới này rung động,“ rung chuyển và chán 
động thì có ánh sáng rực rỡ chói lòa không ngằn mé 
vượt qua vé oai nghi thánh thiện của các vị trời xuất 
hiện trên thế gian này.” Bạch Ngài, điều này con cũng 
xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


.. “Này Ananda, khi Bồ-tát di vào bào thai của me thì 
bà vốn đã có đức hạnh từ việc không giết hại chúng 
sanh, không lấy của không cho, không thực hành tà 
hạnh, không nói lời sai trái và không uống rượu và các 
chất say, nguyên nhân của sự phóng tüng."9 Bach 
Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu và 
tuyệt vời của đức Thế Tôn... 


. “Này Ananda, vào ngày thứ bảy sau khi Bồ-tát 
chào đời, mẹ của ngài qua đời và được tái sanh lên 
cung trời Dáu-suát." Bạch Ngài, điều này con cũng xem 








phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


.. “Này Ananda, những phụ nữ khác sau khi mang 
thai trong bụng chín tháng hay mười tháng (âm lịch) rồi 
mới sanh, mẹ Bồ-tát thì không nhu vậy. Mẹ Bó-tát ha 
sanh Bồ-tát sau khi hoài thai đúng mười tháng.” Bạch 
Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh 
của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


.. “Này Ananda, những phụ nữ khác hoặc ngồi hoặc 
nằm mà sanh con, mẹ Bồ-tát hạ sanh Bồ-tát trong tư 
thế đứng.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là 
một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng me, 
chư thiên đón đỡ Bồ-tát trước, sau mới đến loài 
người.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng me, 
thân Bó-tát không chạm đến đất. Có bốn thiên tử đón 
đỡ Bồ-tát, đặt Bồ-tát trước me và thưa: ‘Thiên hậu, hãy 
hoan hỷ, Thiên hậu vừa hạ sanh một đắng đại hùng.” 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm 
tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng me, 
thân Bồ-tát thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước 
nhớt, mủ, máu, hay bất cứ vật bất tịnh nào. Này 
Ananda, ví nhu một viên ma-ni bảo châu đặt trên một 
tám lụa Kãsï, viên ngọc không làm nhiễm ô tám lụa, 
tám lụa cũng không làm nhiễm ô viên ngọc. Vì sao 
vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. 

Này Ananda, cũng vậy, khi Bồ-tát xuất sanh từ bung 
mẹ, thân Bồ-tát thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước 
nhớt, mủ, máu, hay bất cứ vật bắt tịnh nào.” Bạch Thế 
Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của 
Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


.. “Này Ananda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bung mẹ, có 





too | consider as a wonderful and marvellous quality of 
the Blessed One. 


. "Ananda, other young women give birth after 
carrying the child in the womb for nine or ten (lunar) 
months, but not so the bodhisatta's mother. The 
bodhisatta's mother gave birth to him after carrying him 
in her womb for exactly ten months." Venerable sir, this 
too | consider as a wonderful and marvellous quality of 
the Blessed One. 


.. "Ananda, other young women give birth seated or 
lying down, but not so the bodhisatta's mother. The 
bodhisatta's mother gave birth to him standing up." 
Venerable sir, this too | consider as a wonderful and 
marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta came forth from his 
mother's womb, gods received him first, then human 
beings.” Venerable sir, this too | consider as a 
wonderful and marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta came forth from his 
mother's womb, he did not touch the earth. The four 
young gods received him and set him before his mother 
saying: 'O queen, rejoice, a son of great power has 
been born to you'." Venerable sir, this too | consider as 
a wonderful and marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta came forth from his 
mother's womb, he did so dirt free, unsmeared by 
water, humours, blood, or any kind of impurity, clean 
and dirt free. Ananda, suppose there were a gem-jewel 
placed on a Kasi cloth, then the gem would not smear 
the cloth or the cloth the gem. Why is that? It is 
because of the purity of both. 

Ananda, so too when the bodhisatta came forth from 
his mother's womb, he did so dirt free, unsmeared by 
water, humours, blood, or any kind of impurity, clean 
and dirt free." Venerable sir, this too | consider as a 
wonderful and marvellous quality of the Blessed One. 


.. "Ananda, when the bodhisatta came forth from his 
108 





là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thé Tôn. 


. “Này Ananda, những người phụ nữ trẻ khác hạ 
sanh sau khi mang thai chín tháng mười ngày, nhưng 
mẹ của Bồ-tát thì không như vậy. Bà hạ sanh ngài khi 
mang thai đúng mười tháng.” Bạch Ngài, điều này con 
cũng xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thế 
Tôn. 


.. “Này Ananda, những phụ nữ trẻ khác thường sinh 
con n trong tư thế ngồi hoặc nằm, nhung mẹ của BÓ-tát 
thì không như vậy. Bà hạ sanh ngài trong tư thế đứng.” 
Bạch Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát bước ra khỏi thai tang 
của mẹ, các vị trời đón nhận ngài đầu tiên rồi sau đó, 
mới đến loài người.” Bạch Ngài, điều này con cũng 
xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


.. “Này Ananda, khi Bó-tát ra khỏi bào thai của mẹ, 
ngài không chạm đất. Có bốn vị trời đón đỡ ngài và 
đưa đến mẹ ngài rồi nói: “Thưa hoàng hậu, hãy hoan 
hỷ, bà đã hạ sanh hoàng tử có sức mạnh tuyệt vời.” 
Bạch Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát ra khói thai tạng của 
người mẹ, ngài không bị dính bụi, được tây sạch bằng 
nước, không dính khí dịch, máu huyết hay bất kỳ sự 
bất tịnh nào, hoàn toàn trong sạch và không dính bụi 
trần. Này Ananda, giả sử có viên ngọc đặt trong vải 
Kãsi thì viên ngọc ấy sẽ không làm do bán vải ấy hoặc 
ngọc đó. Tại sao như vậy? Bởi vì sự thanh tịnh của cả 
hai. 

Này Ananda, cũng vậy, khi Bồ-tát ra khỏi bào thai 
của mẹ, ngài không bị dính bụi, được tây sạch bằng 
nước, không dính khí dịch, máu huyết hay bát kỳ sự 
bất tịnh nào, hoàn toàn trong sạch và không dính bụi 
trần.” Bạch Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi 
diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


. “Này Ananda, khi Bồ-tát ra khói thai tạng của 








hai dòng nước từ hư không tuôn xuống, một dòng mát, 
một dòng nóng, tám gói sach sẽ cho Bồ-tát và cho me." 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm 
tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


.... “Này Ananda, ngay khi Bồ-tát khi vừa đản sanh, 
liên đứng vững hai chân trên mặt dát; rói xoay mặt vê 
hướng bắc, Bô-tát bước đi bảy bước, có một lọng trăng 
che phía trên. Bó-tát nhìn khắp các phương, cát tiêng 
nói thống lĩnh:37 


Ta tối tôn trên đời; 

Ta tối thượng trên đời; 

Ta tối thắng trên đời; 

Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh đời 
nào nữa.” 


Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm 
tánh của Thê Tôn, kỳ diệu, chưa từng có... 


“Khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, một vằng sáng bao 
la, thần diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra 
trong thế gian cùng với chư thiên, Ma, Phạm38, cùng 
với dân chúng, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa và quần 
chúng. 

Cho đến các thế giới trung gian kinh khủng ở giữa 
các thế giới, tối tăm, u ám, nơi mà mặt trăng mặt trời, 
có đại thần lực và đại oai lực như vậy, cũng không thể 
rọi thấu; ở đó cũng có một vằng sáng bao la hiện ra, 
vượt xa oai lực của chư thiên. 

Và các chúng sanh sanh vào những chỗ áy liền trông 
thấy nhau do vàng sáng ấy, bèn bảo nhau: 'Này bạn, 
vậy cũng có những chúng sanh khác sanh vào chỗ 
này.’ Và mười ngàn thế giới hệ này chuyển động, rung 
động, chuyển động mạnh, và vàng sáng bao la, thần 
diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong thế 
giới.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 


‘Này Ananda, thật vậy, hãy nhận biết đây cũng là môt 
phám tánh của Như Lai, kỳ diệu, chưa từng có: này 





mother's womb, two jets of water appeared to pour 
from the sky, one cool and one warm, for bathing the 
bodhisatta and his mother." Venerable sir, this too |I 
consider as a wonderful and marvellous quality of the 
Blessed One. 


.. "Ananda, as soon as the bodhisatta was born, he 
stood firmly with his feet on the ground; then he took 
seven steps facing north, and with a white parasol held 
over him, he looked at every quarter and uttered the 


words establishing his leadership: 38 


| am the highest in the world; 

| am the best in the world; 

| am the foremost in the world. 

This is my last birth; now no more 
existence." 


renewed 


Venerable sir, this too | consider as a wonderful and 
marvellous quality of the Blessed One. 


.. “When the bodhisatta came forth from his mother's 
womb, an immeasurable glorious light surpassing the 
divine majesty of the gods appeared in the world with 
its gods, maras and brahmas, with its people, 
renunciants, brahmins, kings and the masses. 

And even in those awful open world intervals, of 
gloom, and utter darkness, where the sun and the 
moon, mighty and powerful as they are, cannot make 
their light prevail; there too an immeasurable glorious 
light surpassing the divine majesty of the gods 
appeared. 

And the beings reborn there perceived each other by 
that light: ‘Friend, so indeed there are also other beings 
reborn here.' And this ten-thousand-fold world-system 
shook, quaked, and trembled, and an immeasurable 
glorious light surpassing the divine majesty of the gods 
appeared in the world." Venerable sir, this too | 
consider as a wonderful and marvellous quality of the 
Blessed One.’ 


'Ananda, that being so, you should consider this too 
as a wonderful and marvellous quality of the Tathagata: 


109 





người mẹ, có hai dòng nước xuất hiện phun ra từ trên 
trời, một lạnh và một nóng, tắm ngài và mẹ. Bạch Ngài, 
điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời 
của đức Thế Tôn. 


.. "Này Ananda, ngay khi Bồ-tát ha sanh, ngài đứng 
vững trên mặt đắt bằng đôi chân của mình, rói đi bảy 
bước, mặt hướng vé phuong bắc, lọng trắng che phủ, 
ngài nhìn bôn hướng và thôt ra những lời này, thiệt lập 
sự hướng dẫn của mình: 


“Mình là cao nhất trên đời, 

Mình là tốt nhất trong đời, 

Mình là tối thượng trong đời, 

Đây là kiếp sống cuối cùng của ta; 

Bây giờ, không còn hiện hữu tái sanh nữa.” 


Bạch Ngài, điều này con cũng xem là đặc tính vi diệu 
và tuyệt vời của đức Thê Tôn. 


.. "Khi Bồ-tát ra khỏi bào thai của mẹ, ánh sáng rực 
rỡ chói lòa không ngằn mé vượt qua vẻ oai nghỉ thánh 
thiện của các vị trời xuất hiện trên thế gian với nhiều vị 
trời, ma và Phạm thiên, với người dân, các bậc xuất 
gia, Bà-la-môn, vua chúa và mọi người. 

Và thậm chí trong những khoảng cách thế giới mở 
kinh sợ, của ảm đạm và tối tăm, nơi mặt trời và mặt 
trăng, hùng cường và quyền lực như chúng đang là, có 
thé không làm ánh sáng của nó sáng tő; ở đó, cũng 
vậy, có một ánh sáng rực rỡ chói lòa không ngằn mé 
vượt qua vẻ oai nghi thánh thiện của các vị trời xuất 
hiện. 

Và những chúng sanh ở đó, được nhìn thấy nhau 
thông qua ánh sáng này: “này bạn, thực sự vẫn có 
nhiều chúng sanh khác được sinh ra ở đây.” Khi mười 
ngàn thế giới này rung động,“ rung chuyển và chán 
động thì có ánh sáng rực rỡ chói lòa không ngằn mé 
vượt qua vé oai nghi thánh thiện của các vị trời xuất 
hiện trên thế gian này.” Bạch Ngài, điều này con cũng 
xem là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


“Này Ānanda, chúng sanh đó như vậy, con nên xem 
điêu này cũng là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức 








Ananda, ở đây, khi cám thọ sanh Như Lai biết cảm tho 
sanh; khi cảm thọ trụ, cảm thọ diệt, Như Lai biết cảm 
thọ trụ, cảm thọ diệt. Này Ananda, hãy suy xét đây 
cũng là một phẩm tánh hy hữu và vị tằng hữu của Như 
Lai.’ 


‘Bach Thế Tôn, vì rằng như vậy, hãy nhận biết đây 
cũng là một phâm tánh của Như Lai, kỳ diệu, chưa 
từng có.' 


Acchariya-abbhuta Sutta: Majjhima-nikaya .118— 
120, 122—124, dich Anh G.A.S. 


L.2 Dự đoán tương lai vi dai 


Đoạn này thuật chuyện chư thiên báo tin BÓ-tát dán 
sanh cho một Tiên nhân. Tiên ông hám hở dên gặp Bô- 
tát, và rôi đoán tương lai Bó-tát sẽ thành chánh giác. 


Tiên A-tư-đà (Asita), thấy thiên chủ Thích (Sakka),39 
và thiên chúng Ba muoi,40 hoan hy khoái lac vói các 
thién y tinh khiét, dang vó luong tán ca, tay náng mót 
tám vái. 


Tróng tháy chu thién hoan hy phán khói, cung kính, 
Tiên nhân thâm nghĩ: 'Vi sao thiên chúng quá đổi vui 
mừng? Vì sao họ nâng lên một tâm vải?” 


Ngay dù chiến đấu với a-tu-la và chư thiên thắng, a- 
tu-la bại. Họ cũng không quá đỗi vui mừng như vậy. 
Phải chăng thấy điều gì hy hữu mà các thần Martu này 
hưng phán? 


Chư thiên la vang, xứng hát, tấu nhạc; vỗ tay và 
khiêu vũ. Xin hỏi cư dân trên đỉnh Tu-di:41 Các tôn giả, 
xin nhanh chóng giải trừ nghi ngờ này.’ 





Ananda, here for the Tathägata feelings are known as 
they arise, as they are present, as they disappear; 
perceptions are known as they arise, as they are 
present, as they disappear; thoughts are known as they 
arise, as they are present, as they disappear; Ananda, 
you should consider this too as a wonderful and 
marvellous quality of the Tathagata.' 


‘Venerable sir, since this is so, | consider this too as a 
wonderful and marvellous quality of the Blessed One.’ 


Acchariya-abbhuta Sutta: Majjhima-nikaya l.118— 
120, 122—124, trans. G.A.S. 


L.2 Prediction of his future greatness 


This passage tells of how the gods informed a sage 
of the birth of the bodhisatta, and how he eagerly went 
to see him, and predicted his future attainment of 
awakening. 


The seer Asita saw King Sakka39 and the host of the 


Thirty gods^0 who were joyful and happy and in their 
clean garments, praising exceedingly, having held up a 
cloth. 


Seeing the gods were pleased in mind and cheerful, 
having paid his respects, he said this there: 'Why is the 
community of gods extremely happy? What do they 
celebrate holding up a cloth?' 


Even when there was a battle with the demi-gods, the 
victory went to the gods (and) the demi-gods were 
defeated. Even then there was no such excitement. 
Having seen what marvel are the Maruts (the gods) 
elated? 


The gods shout, sing, and play music; they slap their 
arms, and dance. | ask you the inhabitants of the 


Meru's crest. Al Sirs, please dispel my doubt quickly.' 


110 





Thế Tôn: Này Ananda, ở đây, đối với Nhu Lai, những 
cảm xúc được thấy biết khi chúng xuất hiện, khi chúng 
có mặt, khi chúng bién mát; những tri giác được thấy 
biết khi chúng xuất hiện, khi chúng có mặt, khi chúng 
bién mát; những tư tưởng được thấy biết khi chúng 
xuất hiện, khi chúng có mặt, khi chúng bién mát; này 
Ananda, con nén xem điều này cũng là đặc tính vi diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn.” 


“Bạch Ngài, vì điều này như vậy nên con xem nó 
cũng là đặc tính vi diệu và tuyệt vời của đức Thê Tôn.” 


(Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp: Kinh Trung bộ III. 
118-120, 122- 124, do G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.2. Dự đoán về điều vĩ dai tương lai của Ngài 


Đoạn này ké vé cách thức các vị trời thông báo với vị 
thánh vé sự ra đời của BÓ-tát và ông đã nóng lòng di 
xem Ngài như thế nào, rồi tiên đoán về sự thành tựu 
giác ngộ trong tương lai của Ngài. 


Tiên A-tư-đà (Asia) thấy vua trời Đế-thích (Sakka),9 
chủ của cõi Trời Ba Muoi Ba? đang hoan hy và hanh 
phúc trong diện mạo trang sức thơm tho sạch sẽ, ca 
hát quá đôi, mặc đô trang nghiêm. 


Sau khi thấy các vị trời vui mừng trong tâm và phán 
khởi, cung kính chào hỏi, tiên A-tư-đà nói lời này: “Tại 
sao các vị trời quá đỗi hạnh phúc nhu vậy? Họ tô chức 
gì khi giơ tắm vải lên?” 


Thậm chí khi có cuộc chiến với các A-tu-la thì chiến 
thắng thuộc về các vị trời và A-tu-la chiến bại. Họ cũng 
không vui mừng như thế. Sau khi xem điều kỳ diệu gì 
làm cho các vị trời Marut phấn khởi như thế? 


Các trời ca, hát và chơi nhạc; họ vỗ tay và khiêu vũ. 
Tôi hỏi ngài, những vị cư ngụ trên đỉnh núi Tu-di 
(Meru):1O Các ngài vui lóng nhanh phá bó luói nghi 
cüa tói." 








“Bồ-tát, trân bảo vi diệu vô tỉ, đã đản sanh trong nhân 
gian, tại làng Thích-ca, Lâm-tÿ-ni (Lumbinr), vi lợi ích 
an lạc của mọi loài. Vì vậy chúng tôi vô cùng hoan lạc. 


“Bồ-tát, tối tôn, tối thượng trên tất cả chúng sanh, là 
dàng ngưu vương tôi tôn trong tât cả sanh loại. Rông 
tiêng rỗng sư tử oai hùng chúa té sơn lâm; Ngài sẽ vận 
chuyên bánh xe chánh pháp trong rừng Tiên nhân.”42 


Nghe rồi, Tiên nhân vội vàng hạ sơn, đến cung vua 
Tịnh Phạn.“ Sau khi ngồi xuống đó, bèn hỏi các 
Thích-ca: ‘Hài nhi sơ sanh ở đâu? Tôi mong diện kiên.’ 


Các Thích tử phò đồng tử cho Tiên A-tư-đà diện 
kiến. Tiên nhìn thấy đồng tử sắc da sáng chói rực rỡ, 
như vàng ròng được thợ kim hoàn cực kỳ thiện xảo 
tinh luyện; 


Nhìn thấy đồng tử sáng rực như lửa bùng, tinh khiết 
như chúa té các sao trong hư không, tỏa sáng nhu mặt 
trời ra khỏi đám mây mùa thu, nguồn hỷ lạc vô biên 
phát sinh trong tâm Tiên nhân. 


Chư thiên Marut cầm long ngàn lớp nan hoa che 
giữa không. Vô số quạt cán vàng tung bay lên xuống; 
mà không thấy kẻ cầm lọng, cầm quạt. 


Nhìn thấy đồng tử như kim hoàn trên thảm nhung 
màu đỏ nhạt, có lọng trắng che trên đầu, tâm A-tư-đà 
(Kanhasiri), Tiên nhân bện tóc, tràn ngập hoan hy phán 
chắn, đón nhận đồng tử. 


Sau khi đón nhận đắng Ngưu vương họ Thích, vị 
Tiên nhân tinh thông chiêm tướng và chú thuật, quan 





"The bodhisatta, excellent jewel, incomparable, has 
been born in the village of the Sakyans, in the Lumbint 
country, in the human world for our benefit and 
happiness. So we are jubilant, exceedingly pleased. 


He is the best of all beings, the topmost person, the 
human bull, the greatest among all people. Roaring like 
a mighty lion, the overlord of animals, he will cause the 
wheel (of Dhamma) to turn in the grove named after the 


seers.' A? 


Having heard the utterance, he descended hastily 


and arrived at the dwelling of Suddhodana. ^49 Having 
sat down there the seer said to the Sakyans: ‘Where is 
the young boy? I too wish to see him.’ 


The Sakyans then showed the child, the young boy, 
who was resplendent with glory, perfect in complexion, 
like burning gold burnished by an incredibly skilful smith 
in the very mouth of the furnace, to the one called 
Asita. 


Seeing the young boy blazing like fire, purified like 
the lord of stars going in the sky, like the glittering sun 
released from clouds in autumn, he, being joyful, 
experienced abundant rapture. 


The Maruts held in the sky an umbrella with many 
ribs and a thousand circles. Yak-tail fans with golden 
handles fluttered up and down; but the holders of the 
umbrella and the fans were not seen. 


The seer called Kanhasiri (Asita), the one with matted 
locks, having seen (the young boy) like a golden 
ornament on a pale red blanket, and the white umbrella 
being held above his head, with gladdened mind, 
cheerful, received him. 


Having received the Sakyan bull, examining him, he, 
an expert in marks and mantras, raised his voice with 


111 





"Bó-tát, bác quy báu tuyét vói, khóng gi sánh báng, 
đã ha sanh trong vương quốc của dòng tóc Thích-ca 
(Sakya), tại vườn Lâm-tỳ-ni (Lumbim), vì lợi ích và 
hạnh phúc trong thế giới loài người. Vì vậy, chúng tôi 
mừng rỡ, quá đỗi vui sướng như thế. 


Ngài là vị tốt nhất trong muôn loài, là bậc tôn quý 
nhất, là bậc tráng kiện của loài người, là bậc vĩ đại nhất 
trong nhân loại. Rống tiếng rống của sư tử uy hùng, 
chúa của muôn loài, ngài sẽ vận chuyển bánh xe pháp 
tại một khu vườn sẽ được đặt tên có các bậc thấy 


Pháp.” 1 


Sau khi nghe lời ấy, ngài vội vàng trở về hạ giới và 
đến nơi cư .ngu của vua Tịnh Phan (Suddhodana). 12 
Sau khi ngòi xuống rồi vị tiên nhân nói với dòng tộc 
Sakya rằng: "Hoàng tử đâu rồi? ta thật sự muốn gặp 
ngài.’ 


Các vị trong dòng tộc Sakya sau đó ẫm hoàng tử đến 
tiên A-tu-dà (Asia), một bé trai với màu da sáng chói, 
lộng lẫy và huy hoàng, tựa như vàng nung chảy được 
đánh bóng bởi một thợ kim hoàn thiện xảo nhất trong lò 
luyện kim. 


Thấy đứa bé rực sáng như lửa, thanh tịnh như chúa 
của các vì sao di chuyển trên bầu trời, giống như mặt 
trời láp lánh thoát khỏi những áng mây mùa thu, ngài, 
trở nên hoan hỷ, có một trải nghiệm chan chứa nhiều 
hỷ lạc. 


Các trời Marut giữa hư không cầm lọng với ngàn lớp 
nan hoa. Vô lượng quạt đuôi Yak cán vàng tung bay 
lên xuống; nhưng những vị cầm lọng và quạt lại không 
được nhìn thấy. 


Vị tiên nhân A-tư-đà (còn gọi là Kanhasiri), bện tóc, 
sau khi thấy hoàng tử như kim hoàn trên thảm nhung 
và có lọng trắng che trên đầu, đã đón nhận ngài với 
tâm phán khởi vui mừng. 


Sau khi đón nhận Ngưu vương dòng tộc Thích-ca, 
quan sát, ngài, một bậc tinh thông tướng sô và mật 








sát đồng tử, rồi cất lên tiếng quả quyết: 'Đây là bậc vô 
dàng dàng, tôi tôn trong loài hai chân (loài người).' 


Tự biết bản thân rồi sẽ ra đi, Tiên nhân ưu sầu rơi lệ. 
Nhìn thây Tiên rơi lệ, các Thích-ca liên hỏi: ‘Há đông 
tử không bị tai chướng gì chăng”? 


Thấy họ Thích bát an, Tiên trả lời: 'Khóng tai chướng 
gì cho đông tử. Cũng sẽ không có bât cứ tai họa gì. 
Nhưng đây không phải là con người hạ liệt. Hãy cứ an 
tâm. 


Đồng tử này sẽ chứng đắc Vô thượng giác. Vì thấy 
cái tối thượng thanh khiết, thương cảm vì lợi lạc quần 


sanh, Ngài sẽ chuyển bánh xe Chánh pháp.44 Pham 
hanh 49 cüa Ngài sé duoc quáng bá. 


Mạng sống của tôi còn không lâu, rồi tôi sẽ chết mà 
không thể được Chánh pháp vô tỉ. Vì vậy tôi rất ưu 
sầu, khổ não. 


'Nàlaka Sutta: Sutta-nipáta 679—694, dich Anh G.A.S. 


L.3 Phu máu 


Ở đây, một vị ty-kheo đắc quả kê tên phụ mẫu của 
đức Phật, mà thân phụ của đức Phật trong lời kê này 
có thé là ‘ông nội" của ty-kheo ây. 


Đắng dũng mãnh dai trí, quả vậy, sinh trong gia tộc 
có bảy đời thuần khiết. Con tàu Ngài Sakiya 
(Suddhodana), con nghĩ Tôn Ông là thiên chủ chư 
thiên; vì từ Tôn Ông đắng Mâu-ni chân thật danh hiệu. 


Phụ thân đức Đại Mâu-ni danh xưng là Tịnh Phạn 
(Suddhodhana). Thân mẫu đức Chánh Giác hiệu Ma- 
da (Màyà). Đức Bà hoài thai Bồ-tát; hạ sanh rồi thánh 
thể thượng sanh Tam thập tam. 





confidence: ‘This one, incomparable, 
among the two legged (humans).' 


is supreme 


Then, reflecting on his own departure, being 
dejected, he shed tears. Seeing the seer wailing, the 
Sakyans said: 'Surely, there will not be any danger to 
the young boy”? 


Seeing the Sakyans unhappy, the seer said: ‘I do not 
see any harm destined for the young boy. Nor will there 
be any danger for him. This is not an inferior being. Be 
pleased. 


This boy will reach the peak of awakening. Seeing 
what is supremely purified, having sympathy for the 
benefit of the great majority, he will turn the wheel of 


the Dhamma. ^4 His holy lie 49 will be widely known. 


Little of my life here remains; then there will be death 
for me. | shall not hear the Dhamma of the peerless 
one; so | am afflicted, overwhelmed by disaster, 
miserable. 


Nãlaka Sutta: Sutta-nipàta 679—694, trans. G.A.S. 


L.3 Parents 


Here an awakened monk names the Buddha's 
parents, with the Buddha's father as in a certain sense 
the monk's ‘grandfather’. 


A hero of great wisdom indeed cleanses seven 
generations in whatever family he is born. | think, 
Sakiya (Suddhodana), you are the king of gods, for you 
begot the sage who is truly named. 


The father of the great seer is called Suddhodana. 
The mother of the awakened one was called Maya, 
who, having cherished the bodhisatta with her womb, 
after the breaking up of the body rejoices in the three 


112 





chú, dà tuyên bố tự tin rằng: "Vi này, không thé sánh 
băng, là bậc tôi tôn giữa loài hai chân (loài người).” 


Rồi sau khi quan chiếu sự lìa đời của chính mình, trở 
nên ưu sầu, ngài đã bật khóc. Nhìn thấy bậc tiên nhân 
rơi lệ, các vị dòng tộc Thích-ca thưa hỏi: “Chắc chắn sẽ 
không có gì hiểm nguy đến với hoàng tử”? 


Thấy các vị dòng tộc Thích-ca không vui, vị tiên nhân 
nói: “Ta không thấy bất kỳ sự nguy hiểm nào đến với 
hoàng tử cả, cũng không có sự hiểm nguy nào đối với 
ngài. Đây không phải là con người thấp kém. Hãy vui 
lên di. 


Đứa trẻ này sẽ đạt được đỉnh cao của sự tỉnh thức. 
Sau khi xem điêu gì là siêu việt thanh tịnh, có lòng trác 
ân vì lợi ích của đại đa sô, Ngài sẽ vận chuyên bánh xe 
Pháp. !Ở Cuộc đời thánh hạnh 14 của Ngài sẽ được biết 
dén rộng rãi. 


Cuộc đời của ta ở đây, còn rất ngắn ngủi, ta sẽ ra đi 
sớm. Vì vậy, ta sẽ không nghe được pháp của bậc vô 
song, nên ta ưu sâu, tràn ngập khó não.” 


(Kinh Nalaka: Kinh tập 670-694, do G.A.S. dịch tiếng 
Anh). 


L.3. Cha mẹ 


Ở đây, Tỳ-kheo tỉnh thức đặt tên cho cha mẹ Phật, 
với cha của đức Phật trong ý nghĩa nhất định được xem 


£A A 


là “ông nội” của Ty-kheo áy. 


Bậc anh hùng có trí tuệ lớn thật sự trong sạch thuần 
chủng bảy đời trong bất kỳ gia đình nào mà ngài sinh 
ra. Ta nghĩ, Sakiya (vua Tịnh Phan - Suddhodana), ông 
là vua của các vị trời, vì ông đã sinh ra bậc thánh nhân 
đích thực như tên gọi. 


Cha của bậc thầy vĩ đại tên là Tịnh Phạn 
(Suddhodana). Mẹ của bậc tỉnh thức gọi là Ma-da 
(Mãyã), người đã mang thai Bồ-tát, sau khi xả báo thân 
đã sống hoan hỷ trong ba cõi trời. 








Thánh Mẫu Kiều-đàm-di (Gotami Māyā)46 mạng 
chung, từ đây sanh thiên giới, đây đủ dục cõi trời, 
hưởng thọ năm diệu dục, các thiên nữ tùy tùng. 


Tôi là con (đệ tử) của Phật, kham nhẫn điều khó 
nhẫn, hậu duệ Ương-kì-xa (Ahgirasa^") tón kính, bác 
khóng ai sánh duoc. Tón Ong Sakiya (Suddhodana), 
phu thán cüa phụ thân tôi. Tôn Ong Gotama, Ngài 
chính thật là tô phụ tôi. 


Kaludayrs verses: Theragatha 533-536, dịch Anh 
G.A.S. 


L.4 Gia tóc Gotama 


Đoạn này dé cập đến con trai của đức Phát, sau này 
theo Phật xuát gia và đắc quả A-la-hán. 

Phụ thân của Phật vẫn còn là một cư sĩ đắc sơ quả 
Dự lưu; Đức Bà Ma-ha-ba-xa- ba-dé (Mahaà-pajàpati), 
di mẫu của Phật xuát gia thành vị ty-kheo-ni đầu tiên, 
và đắc quả A-la-hán. Vợ của Bô-tát cũng xuất gia thành 
tỳ-kheo-ni đắc quả A-la-hán. 


Các thức giả gọi tôi “La-hầu-la (Rãhula) hiền thiện” 
do bởi có hai điêu: Tôi là con của Phật, và lại dác Pháp 
nhãn. 


Rahula kệ: Theragàthà 295, dịch Anh G.A.S. 


L.5 Tận hưởng tuói thanh xuân 


Đoạn này miêu tả thời niên thiếu sung mãn dục, 
nhưng sau đó chuyên hướng suy gâm về tuôi già, tật 
bệnh và sự chêt đang đên với tât cả chúng ta. 


“Này các tỳ-kheo, Ta đã từng sống trong diệu lạc, tối 
thượng diệu lạc, cực kỳ diệu lạc. Trong nhà phụ vương 
Ta, các hồ nước được xây, trong một hồ có hoa sen 
xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa 





heavens. 


She, Gotami^8 (Maya) having died, having 


descended from here, being possessed of divine 
sensual pleasures, rejoices in the five strands of 
sensual pleasures, surrounded by the groups of gods. 


| am the son (the disciple) of the Buddha, who 
endures what is beyond endurance, the son of the 


incomparable Venerable Angirasa.^" You, Sakiya 
(Suddhodana), are my father's father; truly you are my 
grandfather, Gotama. 

Kaluday's verses: trans. 
G.A.S. 


Theragatha | 533—536, 


L.4 Gotama's family 


This passage refers to the Buddha's son, who later 
ordained as a monk under him and attained 
arahantship. 

The Buddha's father remained a layperson and 
attained stream-entry, the first level of spiritual nobility; 
his step-mother (Mahà-pajapati) became the first nun, 
and an arahant; his wife also seems to have also 
become a nun, and an arahant. 


They know me as ‘lucky Ràhula - lucky for two 
reasons: one that | am the son of the awakened one, 
and the other that | am one with vision of truths. 


Ràhula's verses: Theragàthà 295, trans. G.A.S. 


L.5 Lavish young life 


This passage describes an early life of great comfort, 
but then moves to reflections on ageing, sickness and 
death as coming to us all. 


Monks, | lived in refinement, utmost refinement, and 
total refinement. In my father's home, there were lotus 
ponds just made for me: one where red-lotuses 
bloomed, one where white lotuses bloomed, one where 


113 





Thánh mẫu Gotami!9 (Maya), sau khi qua đời, đã 
giáng trần từ đây, thọ hưởng dục lạc cõi trời, tận 
hưởng năm niềm vui giác quan, được hầu hạ bởi các 
nhóm trời. 


Ta là con (đệ tử) của đức Phật, đã kham nhẫn những 
điêu vượt lên trên sự kham nhân, con trai của đại đức 
AngirasalồB không gì sánh bằng. Ông, Sakiya 
(Suddhodana) là cha của cha ta; thật sự ngài là ông nội 
của ta, Gotama à. 


(Những bài thơ kệ của Kaludayi: Trưởng lão Tăng kệ 
533-536, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.4. Gia đình của Gotama 


Đoạn này dé cập vé con trai của đức Phật, vị sau này 
cũng thọ giới trở thành Tỳ-kheo và thành tựu quả vị A- 
la-hán. 

Cha của đức Phát vẫn duy trì là vi cw sĩ và chứng 
ngộ Nhập dòng, cáp độ đầu tiên của thánh quá tám 
linh; di mẫu của Phật là bà Ma-ha-ba-xà-ba-dé (Mahã- 
pajapati) trở thành vị nữ tu đầu tiên, cũng chứng A-la- 
hán; vợ ngài cũng xuất gia và chứng ngộ A-la-hán. 


Họ biết tôi là La-hàu-la (Rãhula) “may mắn” - vì hai lý 
do: một, tôi là con của bậc tỉnh thức; hai, tôi là người 
thây ra các chân lý. 


(Những câu thơ kệ của Ràhula: Trưởng lão Tăng kệ 
295, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.5. Thọ hưởng thanh xuân 


Đoạn này mô tả đời sóng thuở đầu hết sức tiện nghi, 
nhưng rôi đi dên quán chiêu về tuôi già, bệnh tật và 
chết chóc sẽ đến với tât cả chúng ta. 


Này các Tỳ-kheo, ta đã sống trong diệu lạc, tối 
thượng diệu lạc, hoàn toàn diệu lạc. Trong hoàng cung 
cha ta, có nhiều hồ sen chỉ tạo riêng dành cho ta: một 
hồ hoa sen đỏ nở, một hồ hoa sen trắng nở, một hồ 








sen trắng, tất cả vì Ta. 

Ta không dùng loại hương chiên-đàn nào mà không 
xuất xứ từ Ca-thi (Kasi)49. Khăn quấn đầu của Ta 
bằng vải lụa Ca-thi, áo choàng, nội y, thượng y của Ta 
cũng vậy. Một lọng trắng được che ngày đêm trên Ta, 
không để cho lạnh, nóng, bụi, bẩn hay sương xúc 
chạm đến Ta. 


Này các tỳ-kheo, Ta có ba lầu cao: một cho mùa 
đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Trong bốn 
tháng mưa, nhạc tấu quanh Ta trong lâu đài mùa mưa, 
bởi những nhạc công mà không một ai là nam trong 
bọn họ; Ta không hề bước xuống lầu. 

Trong khi đó các nô tì, các công thợ, và những kẻ 
hầu hạ trong nhà của những người khác được cho ăn 
cơm từ gạo nát, cháo chua, thì trong nhà phụ vương 
Ta, các nô tì, các công thợ, và những kẻ hầu hạ được 
cho ăn gạo ngon và thịt. 


Này các tỳ-kheo, với đầy đủ sung mãn như vậy, sống 
trong diệu lạc xa hoa như vậy, mà Ta suy gầm răng: 
'Ké phàm phu không học tự mình bị già, không vượt 
qua khỏi già, khi thấy người khác bị già lại gớm ghiếc, 
xấu hó, ghé tóm, quên rằng mình cũng bi già, không 
vượt qua khỏi già. 

Nếu Ta bị già, không vượt qua khỏi già, sau khi thấy 
người khác già, lại có thé góm ghiếc, xấu hó, ghê tóm 
sao? Như vậy, thật không thích hợp cho Ta.' Sau khi tư 
duy như vậy, kiêu mạn về tuổi thanh xuân hoàn toàn bị 
loại trừ. 


... [Đoạn Kinh tiếp theo tương tự, thay ‘già bằng 
'bệnh' và 'chết, cũng váy, ... cho đến] kiêu mạn về 
không bệnh hoàn toàn bị loại trừ; [... ] kiêu mạn về tuổi 
thọ hoàn toàn bị loại trừ... 


Sukhumāla Sutta: Anguttara-nikaya 1.145, dich Anh 
G.A.S. 
L.6 Dục lạc 


Trong đoạn này, đức Phật nói vé những lac thú của 





blue lotuses bloomed, all for my sake. 


| used no sandalwood that was not from Kasi. ^9 My 
turban was from Kãsi, as were my tunic, my lower 
garment, and my outer cloak. A white umbrella was 
held over me day and night to protect me from cold, 
heat, dust, dirt, and dew. 


Monks, | had three mansions: one for the cold 
season, one for the hot season, and one for the rainy 
season. During the four months of the rainy season, 
being entertained in the mansion for the rainy-season, 
by musicians without one man among them, | did not 
once come down from the mansion. 

Whereas the servants, workers, and retainers in 
others' homes are fed meals of broken rice with lentil 
soup, in my father's home the servants, workers, and 
retainers were fed wheat, rice, and meat. 


Monks, endowed with such affluence, living in such 
refinement, | considered: ‘When an untaught ordinary 
person, himself subject to ageing, not beyond ageing, 
sees another who is aged, he is horrified, humiliated, 
and disgusted, oblivious to himself that he too is 
subject to ageing, not beyond ageing. 

If | who am subject to ageing, not beyond ageing, 
were to be horrified, humiliated, and disgusted on 
seeing another person who is aged, that would not be 
fitting for me.’ As | pondered thus, the young person's 
intoxication with youth entirely dropped away. 


... [The same is then said replacing 'aging' with 
fllness' and then ‘death’, such that] the healthy 
person's intoxication with health entirely dropped away. 
. the living person's intoxication with life entirely 
dropped away. 
1.145, 


Sukhumāla Sutta: Aħguttara-nikāya trans. 


G.A.S. 
L.6 Pleasures of the senses 
In this passage, the Buddha reflects on the pleasures 


114 





hoa sen xanh nó, tát cá déu dành cho ta. 

Ta không sử dung huong chién-dàn nếu nó không 
xuất xứ từ Kasi.1 7 Khăn của ta cũng phải từ Kasi, áo ta 
từ Kasi này, quần ta từ Kasi này, áo choàng ta từ Kasi 
này. Lọng trắng che phủ ta cả ngày lẫn đêm để bảo vệ 
ta khỏi lạnh, nóng, bụi, dơ, sương. 


Này các Tỳ-kheo, ta có ba cung điện: một cho mùa 
lạnh, một cho mùa nóng và một cho mùa mưa. Trong 
suốt bốn tháng mùa mưa, được vui chơi trong cung 
điện dành cho mùa mưa, bởi hoàn toàn nữ nhạc công, 
không có bóng dáng nam nhân nào trong ấy, ta thậm 
chí chưa từng xuống cung điện lầu cao ấy. 

Trong khi những người hầu, công thợ và tùy tùng 
thuộc nhà khác được cho ăn gạo nát, cháo đậu thì 
trong nhà của cha ta, người hầu, công thợ và tùy tùng 
được cho ăn lúa mạch, gạo và thịt. 


Này các Tỳ-kheo, được nhiều sung túc như thế, sống 
trong cách sung sướng như thế, ta xem xét: “Khi người 
bình thường không được dạy dỗ, chính hắn là chủ thể 
của già, không vượt qua già, thấy người khác già, hắn 
trở nên hoảng sợ, bẻ mặt và ghê tởm, lãng quên đối 
với chính hắn cũng là chủ thể bị già cả, không vượt 
qua già cả. 

Nếu ta là chủ thé chịu già cả, không vượt lên sự già 
cả, cũng sẽ trở nên hoảng sợ, bẻ mặt và ghê tởm khi 
xem người khác bị già thì điều ấy sẽ không thích hợp 
đối với ta.” Khi ta tự hỏi như thế thì việc say đắm tuói 
trẻ của thanh niên trẻ tuổi đó hoàn toàn bị tiêu tan. 


... [Cüng tương tự như thế được nói đến, chỉ thay 
“già” thành “bệnh,” rồi "chét"] thì việc say đắm sức khỏe 
của người khỏe mạnh đó hoàn toàn bị tiêu tan... thì 
việc say đắm cuộc sống của người đang sống đó hoàn 
toàn bị tiêu tan. 


(Kinh Được nuôi dưỡng té nhị: Kinh Tăng chi l. 145, 
do G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.6. Vui swóng các giác quan 


Trong đoạn này, đức Phật quán chiếu vé các vui 








tuổi trẻ, và sau đó là những giới hạn và nguy hiểm của 
những lạc thú đó. 


‘Này Magandiya, 49 Ta thuở trước, khi còn là tại gia, 
sống hưởng thụ năm diệu dục một cách đầy đủ, sung 


mán:90 

các sác duoc nhán biét bói mát, dáng yéu, dáng 
thích, đáng ưa lạc, xứng y, liên hệ đến dục, nhiễm dục; 
các tiếng được nhận biết bởi tai; các hương được nhận 
biết bởi mũi; các vị được nhận biết bởi lưỡi; các xúc 
được nhận biết bởi thân, các xúc này là đáng yêu, 
đáng thích, đáng ưa lạc, xứng ý, liên hệ đến dục, 
nhiễm dục. 


.. Rồi sau một thời gian, sau khi nhận biết một cách 
như thực tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm, sự 
xuất ly của [sác, ... cho đến] xúc, Ta đoạn trừ khát ái 
[đối với sắc, . cho đến] xúc; dập tắt những cháy bỏng 
của [...] xúc; sau khi đoạn trừ, dập tắt, Ta an trú với 
khát ái được đoạn trừ, nội tâm tịch tĩnh. 


Rồi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa ly tham đối 
với các dục, đang bị khát ái bởi dục nhai nuốt, đang bị 
cơn sốt của dục thiêu đốt, phóng túng theo các dục. Ta 
không khát khao như chúng, Ta cũng không hoan hỷ 
với chúng. Vì sao vậy? 

Này Mãgandiya, vì rằng có hy lac này, ly dục, ly bát 
thiện pháp, vượt trên cả thiên lạc. Vì Ta hoan hỷ trong 
đó, ta không khát khao ước cái gì hạ liệt, Ta cũng 
không hoan hỷ trong đó... 


Này Magandiya, ví nhu một người bị bệnh cùi, với 
các chi đầy những mut nhọt, lở lói và hôi thối, bị các 
loại trùng đục khoét, đang cào cấu miệng lở của các 
vết thương bằng móng tay, hơ đốt thân thé bên hó than 
cháy bỏng. Rồi các bằng hữu, quyến thuộc, bà con 
huyết thống của người ây mời một y sĩ đến trị bệnh. 

Y sĩ cho nó thuốc, do thuốc ấy mà nó khỏi bệnh cùi, 
không bệnh, an lạc, tự tại, có thé di chỗ nào nó muốn. 

Rồi người ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với 
các chi đầy những mut nhot, lở lói và hôi thối, bị các 
loại trùng đục khoét, đang cào cấu miệng lở của các 
vết thương bằng móng tay, ho đốt thân thé bên hố than 





of his youth, and then on the limitations and dangers of 
such pleasures. 


'Màgandiya, 49 formerly when | lived the home life, | 
enjoyed myself, provided and endowed with the five 


strands of sensual pleasure:SŨ 

forms discernible by the eye that are wished for, 
desired, agreeable, likeable, connected with sensual 
desire and provocative of lust; sounds discernible by 
the ear; odours discernible by the nose; flavours 
discernible by the tongue; tangibles discernible by the 
body, that are wished for, desired, agreeable, likeable, 
connected with sensual desire and provocative of lust. 


. On a later occasion, having understood as they 
realy are the origin, the disappearance, the 
gratification, the danger of sensual pleasures, and the 
escape from them, | abandoned craving for sensual 
pleasures; | removed fever for sensual pleasures; ! 
abide without thirst, with a mind inwardly at peace. 


| see other beings who are not free from lust for 
sensual pleasures, being devoured by craving for 
sensual pleasures, burning with fever for sensual 
pleasures, indulging in sensual pleasures. | do not envy 
them, nor do I delight therein. Why is that? 

Maàgandiya, there is a (meditative) delight apart from 
sensual pleasures, apart from unwholesome states, 
which surpasses even divine pleasure. Since | take 
delight in that, | do not envy what is inferior, nor do I 
delight therein. ... 


Mãgandiya, suppose there was a leper with sores 
and blisters on his limbs, being devoured by worms, 
scratching the scabs off the openings of his wounds 
with his nails, cauterizing his body over a burning 
charcoal pit. Then his friends and companions, his 
kinsmen and relatives, would bring a physician to treat 
him. 

The physician would make medicine for him, and by 
means of that medicine the man would be cured of his 
leprosy and would become well and happy, 
independent, master of himself, able to go where he 
likes. 


115 





sường thời trẻ của ngài, rồi đến sự han ché và hiểm 
nguy của các hoan lạc ây. 


“Này Mãgandiya,l lúc đầu ta sống đời sóng gia 
đình, ta tận hưởng chính ta, được cung cấp và thọ 
hưởng năm thú vui giác quan: 19 

màu sắc được thấy bởi mắt, ưa nhìn, ưa muốn, xứng 
ý, đáng thích, liên hệ với vui thích giác quan và khêu 
gợi tham muốn; âm thanh được nghe bởi tai; hương 
thơm được ngửi bởi mũi; mùi vị được nếm bởi lưỡi; 
các xúc chạm được nhận biết bởi thân, ưa muốn, ưa 
thích, xứng ý, đáng thích, liên hệ với sự thích thú giác 
quan và khêu gợi tham muốn. 


.. Về sau, khi hiểu như chúng thật sự là, về sự phát 
khởi, bién mát, biết đủ, sự hiểm nguy của duc lạc, thoát 
khỏi chúng, ta đã từ bỏ tham ái các thú vui giác quan; 
ta đã vứt bỏ cơn sốt của nhục dục; ta an trú mà không 
thèm khát, với tâm hướng vào trong an lạc. 


Ta thấy các chúng sanh khác không thoát khỏi sự 
tham đắm thú vui giác quan, bị thiêu đốt bởi tham ái 
dục lạc, bị nóng cháy bởi cơn sốt nhục dục, chìm đắm 
trong hoan lạc giác quan. Ta không ganh ty họ, cũng 
không hài lòng với họ. Tại sao vậy? 

Này Mãgandiya, có một sự hỷ lạc (thiền định) bên 
ngoài các thú vui giác quan, thoát khỏi các trạng thái 
bất thiện, nó thậm chí vượt qua thú vui cõi trời. Khi ta 
có sự hỷ lạc trong đó, ta không thèm muốn điều thấp 
kém hơn, cũng không hài lòng với nó... 


Này Mãgandiya, giả sử có người bệnh cùi với sự đau 
đớn và ghé lở khắp tứ chỉ, bị cấu nghiền bởi trùng đục, 
cào cấu vết thương xé toang bång móng tay, hơ nóng 
thân thể trên lò than bốc cháy. Rồi bạn bè, bằng hữu, 
thân bằng, quyến thuộc mang người ấy đến vị thầy 
thuốc để chữa trị. 

Vị lương y cho thuốc người ấy và bằng phương 
thuốc ấy, người này được chữa khỏi bệnh cùi, trở nên 
vui vẻ và hạnh phúc, tự do, tự làm chủ mình, có thể đi 
đâu tùy thích. 

Sau đó, vị này có thể thấy người bệnh cùi khác với 
sự đau đớn và ghẻ lở khắp tứ chi, bị cấu nghiến bởi 








cháy bỏng. 


Này Magandiya, ông nghi thé nào? Người ấy có 
mong muôn được như người cùi kia, bên hố than cháy 
bỏng kia, hay muốn được dùng thuốc như kia? 
'Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn 
giả Gotama, vì khi có bệnh thời cần thuốc trị, khi không 
bệnh, thời không cần thuốc trị. 

‘Này Mãgandiya, cũng vậy, thuở trước, khi còn sóng 
tại gia, Ta hưởng thụ năm diệu dục một cách đầy đủ, 
sung mãn... 

Rồi sau một thời gian, sau khi nhận biết một cách 
như thực sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của của [sắc, ... cho đến] xúc, Ta 
đoạn trừ khát ái [đối với sắc,... cho đến] xúc; dập tắt 
những cháy bỏng của [...] xúc; sau khi đoạn trừ, dập 
tắt, Ta an trú với khát ái được đoạn trừ, nội tâm tịch 
tinh. 


Rói Ta tháy các chüng sanh khác, chua ly tham dói 
vói các duc, dang bi khát ái bói duc nhai nuót, dang bi 
cơn sốt của dục thiêu đốt, phóng túng theo các dục. Ta 
không khát khao như chúng, Ta cũng không hoan hỷ 
với chúng. Vì sao vậy? 

Này Mãgandiya, vì rằng có hy lac này, ly dục, ly bát 
thiện pháp, vượt trên cả thiên lạc. Vì Ta hoan hỷ trong 
đó, ta không khát khao ước cái gì hạ liệt, Ta cũng 
không hoan hỷ trong đó. 


Maãgandiya Sutta: Majjhima-nikaya 1.504—506, dịch 
Anh G.A.S. 

Tàm càu giác ngó 

L.7 Thánh cáu 

Trong đoạn văn này, đức Phát đã miêu tả vé sự tám 


câu chí thượng (thánh câu) để vượt quá cửa tồn sinh 
hữu han, và đã khói sự tám cầu như thế nào. 





Then he might see another leper with sores and 
blisters on his limbs, being devoured by worms, 
scratching the scabs off the openings of his wounds 
with his nails, cauterizing his body over a burning 
charcoal pit. 


Mãgandiya, what do you think? Would the man envy 
that leper for his cauterizing the body over a burning 
charcoal pit, or for his use of medicine?' 'No, venerable 
Gotama. Why is that? Venerable Gotama, because 
when there is sickness, there is need for medicine; 
when there is no sickness, there is no need for 
medicine.’ 

'Magandiya, similarly when | lived the home life 
before, | enjoyed myself provided and endowed with 
the five strands of sensual pleasure. ... 

On a later occasion, having understood as they really 
are the origin, the disappearance, the gratification, the 
danger of sensual pleasures, and the escape from 
them, | abandoned craving for sensual pleasures, ! 
removed fever for sensual pleasures, and now | abide 
without thirst, with a mind inwardly at peace. 


Now I see other beings who are not free from lust for 
sensual pleasures, being devoured by craving for 
sensual pleasures, burning with fever for sensual 
pleasures, indulging in sensual pleasures, but | do not 
envy them, nor do I delight therein. Why is that? 

Mãgandiya, there is a delight apart from sensual 
pleasures, apart from unwholesome states, which 
surpasses even divine pleasure. Since I take delight in 
that, | do not envy what is inferior, nor do | delight 
therein. 


Magandiya Sutta: Majjhima-nikaya 1.504—506, trans. 
G.A.S. 


The quest for awakening 
L.7 The noble search 
In this passage, the Buddha describes the 'noble 


search' for that which is beyond the limitations of 
conditioned existence, and how he began this search. 


116 





trüng duc, cào cáu vét thuong xé toang báng móng 
tay, ho nóng thàn thé trén ló than bóc cháy. 


Này Magandiya, con nghi sao? Nguoi ấy sẽ thèm 
muôn với người bệnh cùi ây vì hơ nóng thân thé trên lò 
than bốc cháy hay vì sử dụng thuốc? “Không, bạch 
ngài Gotama đức lớn. Tại sao như thế? Thưa ngài 
Gotama đức lớn (Cồ-đàm), bởi vì khi có bệnh thì mới 
cần có thuốc; nhưng khi không bệnh thì sẽ không cần 
đến thuốc.” 

“Này Mãgandiya, tương tự như vậy, khi ta sống đời 
sống gia đình trước đây, ta tận hưởng chính ta, được 
cung cấp và thọ hưởng năm thú vui giác quan... 

VỀ sau, khi hiểu như chúng thật sự là, về sự phát 
khởi, bién mát, biết đủ, sự hiểm nguy của dục lạc, thoát 
khỏi chúng, ta đã từ bỏ tham ái các thú vui giác quan; 
ta đã vứt bỏ cơn sốt của nhục dục; ta an trú mà không 
thèm khát, với tâm hướng vào trong an lạc. 


Giờ ta thấy các chúng sanh khác không thoát khỏi sự 
tham đắm thú vui giác quan, bị thiêu đốt bởi tham ái 
dục lạc, bị nóng cháy bởi cơn sốt nhục dục, chìm đắm 
trong hoan lạc giác quan, nhưng ta không ganh ty họ, 
cũng không hài lòng với họ. Tại sao vậy? 

Này Mãgandiya, có một sự hỷ lạc (thiền định) bên 
ngoài các thú vui giác quan, thoát khỏi các trạng thái 
bất thiện, nó thậm chí vượt qua thú vui cõi trời. Khi ta 
có sự hỷ lạc trong đó, ta không thèm muốn điều thấp 
kém hơn, cũng không hài lòng trong đó. 

(Kinh Mãgandiya: Kinh Trung bộ |. 504-506, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


TÌM CÀU SỰ TÍNH THỨC 

L.7. Sự tìm kiếm thánh thiện 

Trong đoạn này, đức Phật mô tả “Sự tìm kiếm thánh 
thiện” về điều mà vượt lên trên mọi giới hạn của sự 


hiện hữu có điều kiện và cách Ngài khởi đầu sự tìm 
kiêm ây. 








Này các tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: tầm cầu chí 
thượng (thánh cầu), tầm cầu hạ liệt (phi thánh cầu). 
Này các tỳ-kheo, thế nào là tầm cầu hạ liệt? 

Này các ty-kheo, ở đây, có người tự mình lệ thuộc 
sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh; tự mình lệ thuộc già 
lại tầm cầu cái lệ thuộc già; tự mình lệ thuộc bệnh lại 
tầm cầu cái lệ thuộc bệnh; tự mình lệ thuộc chết lại tầm 
cầu cái lệ thuộc chết; tự mình lệ thuộc sầu ưu lại tầm 
cầu cái lệ thuộc sầu ưu; tự mình lệ thuộc ô nhiễm lại 
tầm cầu cái lệ thuộc ô nhiễm. 


Này các tỳ-kheo, cái gì đáng gọi là lệ thuộc sanh? 
Này các tỳ-kheo, vợ con là cái lệ thuộc sanh; nô bộc 
nam, nô bộc nữ là cái lệ thuộc sanh; dê và cừu là cái lệ 
thuộc sanh; gà và heo là cái lệ thuộc sanh; voi, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là cái lệ thuộc sanh; vàng và bạc là 
cái lệ thuộc sanh. 

Này các tỳ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh. Người 
ấy bị buộc chặt, đắm đuối, mê say chúng, tự mình bị 
sanh lại tìm cầu cái bị sanh.... 

[Vợ con' vân vân cũng được giải thích tương tự như 
vậy với ‘già’ cho đến ‘ô nhiễm',9† và tất cả trừ ‘vàng và 
bạc' cũng bi 'bệnh', 'chết và 'sầu]. Người ấy bị buộc 
chặt, đắm đuối, mê say chúng, tự mình bị già lại tìm 
cầu cái lệ thuộc già [vân vân]. Này các tỳ-kheo, như 
vậy gọi là tầm cầu hạ liệt (phi thánh cầu). 


Này các tỳ-kheo, thế nào là tầm cầu chí thượng 
(thánh cầu)? Ở đây, có người tự mình lệ thuộc sanh, 
sau khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc sanh, bèn tầm 
cầu cái không sanh, Niết-bàn vô thượng an ổn; tự mình 
lệ thuộc già, sau khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc 
già, bèn tầm cầu cái không già, Niết-bàn vô thượng an 
ôn; 

tự mình lệ thuộc bệnh, sau khi thấy rõ nguy hại của 
cái lệ thuộc bệnh, bèn tầm cầu cái không bệnh, Niết- 
bàn vô thượng an ổn; tự mình lệ thuộc chết, sau khi 





Monks, there are these two kinds of search: the noble 
search and the ignoble search. Monks, what is the 
ignoble search? 

Monks, here someone being himself subject to birth 
seeks what is also subject to birth; being himself 
subject to ageing he seeks what is also subject to 
ageing; being himself subject to sickness he seeks 
what is also subject to sickness; being himself subject 
to death he seeks what is also subject to death; being 
himself subject to sorrow he seeks what is also subject 
to sorrow; being himself subject to defilements he 
seeks what is also subject to defilement. 


Monks, what may be spoken of as subject to birth? 
Wife and children are subject to birth; men and women 
slaves are subject to birth; goats and sheep are subject 
to birth; fowl and pigs are subject to birth; elephants, 
cattle, horses, and mares are subject to birth; gold and 
silver are subject to birth. 

Monks, these acquisitions are subject to birth. One 
who is tied to these things, infatuated with them, and 
addicted to them, being himself subject to birth seeks 
what is also subject to birth. ... 

[Wife and children' etc. are then likewise each 


explained to be subject to 'ageing' and 'defilement,?' 
and all but 'gold and silver' to be subject to 'sickness', 
‘death’, and “sorrow']. One who is tied to these things, 
infatuated with them, and addicted to them, being 
himself subject to ageing [etc.] seeks what is also 
subject to ageing [etc.]. Monks, this is the ignoble 
search. 


Monks, what is the noble search? Here someone, 
being himself subject to birth, knowing the danger in 
what is subject to birth, seeks the unborn supreme 
security from bondage, nirvana; being himself subject 
to ageing, knowing the danger in what is subject to 
ageing, he seeks the unageing supreme security from 
bondage, nirvana; 

being himself subject to sickness, knowing the 
danger in what is subject to sickness, he seeks the 
unailing supreme security from bondage, nirvana; being 


117 





Này các Ty-kheo, có hai su tim kiém: tim kiém thánh 
thién và tim kiém dé tién. Này các Ty-kheo, thé nào là 
sy tim kiém dé tién? 

Này các Ty-kheo, ở đây, có ai đó chính mình là chủ 
thể của sanh tìm kiếm điều gi cüng là chü thé cüa 
sanh; chính minh là chü thé cüa già tim kiém diàu gi 
cüng là chü thé cüa già, chính minh là chü thé cüa 
bệnh tim kiếm điều gì cũng là chủ thể của bệnh; chính 
mình là chủ thể của chết tìm kiếm điều gì cũng là chủ 
thể của chết; chính mình là chủ thé của ưu sầu tìm 
kiềm điều gì cũng là chủ thể của ưu sầu; chính mình là 
chủ thé của phiền não tìm kiếm điều gì cũng là chủ thé 
của phiền não. 


Này các Tỳ-kheo, điều gi được nói là chủ thé của 
sanh? Vợ và con là chủ thể của sanh; nô bộc nam nữ 
là chủ thé của sanh; cừu dé là chủ thé của sanh; vàng 
bạc là chủ thé của sanh. Này các Tỳ-kheo, những sở 
hữu này là chủ thể của sanh. 

Người bị trói buộc vào những thứ này, bị mê đắm 
chúng, bị nghiện ngập chúng, chính hắn là chủ thé của 
sanh tìm kiểm điều cũng là chủ thé của sanh... 

[Vợ và con... v.v... tương tự như thế mỗi cặp được 
giải thích là chủ thể của “già” và “phiền não,”20 nhưng 
tất cả ngoại trừ “vàng và bạc” sẽ là chủ thể của “bệnh,” 
“chết” và “ưu sầu”]. Người nào bị trói buộc vào những 
thứ này, bị mê đắm chúng, bị nghiện ngập chúng, 
chính hắn là chủ thể của già [v.v...] tìm kiếm điều cũng 
là chủ thể của già [v.v...]. Này các Tỳ-kheo, đây là sự 
tim kiếm đê tiện. 


Này các Tỳ-kheo, thé nào là sự tim kiếm thánh thiện? 
Ở đây, có ai đó chính mình là chủ thể của sanh, biết 
được sự hiểm nguy trong điều gì là chủ thể của sanh, 
tìm kiếm sự an toàn tối thượng không sanh thoát khỏi 
ràng buộc, niét-bàn (nirvana); chính mình là chủ thé 
của già, biết được sự hiểm nguy trong điều gì là chủ 
thể của già, đi tìm sự an toàn tối thượng không già 
thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn; 

chính mình là chủ thể của bệnh, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gì là chủ thé của bệnh, tim kiếm sự an 








thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc chết, bèn tầm cầu cái 
không chết, Niết-bàn vô thượng an ồn; 

tự mình lệ thuộc sầu ưu, sau khi thấy rõ nguy hại của 
cái lệ thuộc sầu ưu, bèn tầm cầu cái không sầu ưu, 
Niết-bàn vô thượng an ổn; tự mình lệ thuộc ô nhiễm, 
sau khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc ô nhiễm, bèn 
tầm cầu cái không ô nhiễm, Niét-bàn vô thượng an ôn. 
Này các tỳ-kheo, như vậy, gọi là tầm cầu chí thượng 
(thánh cầu). 


Này các tỳ-kheo, trước khi chưa giác ngộ, chưa 
chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta cũng vậy, 
tự mình lệ thuộc sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh, tự 
mình lệ thuộc già... bệnh... chết... sầu ưu... và ô 
nhiễm lại tầm cầu cái lệ thuộc ô nhiễm. 


Này các tỳ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Tại sao 
Ta, tự mình lệ thuộc sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh, 
tự mình lệ thuộc già... bệnh... chết... sầu ưu... và ô 
nhiễm lại tầm cầu cái lệ thuộc ô nhiễm? 


Vậy Ta, tự mình lệ thuộc sanh, sau khi thấy rõ nguy 
hại của cái lệ thuộc sanh, bèn tầm cầu cái không sanh, 
Niết-bàn vô thượng an ổn; 

tự mình lệ thuộc già [vân vân], sau khi thấy rõ nguy 
hại của cái lệ thuộc già [vân vân], hãy tầm cầu cái 
không già... không bệnh... không chết... không sầu 

u... không ô nhiễm, Niết-bàn vô thượng an ôn. 


Này các tỳ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn thiếu 
niên, niên thiếu, tóc đen nhánh, sung mãn lạc thú của 
tuổi thanh xuân, đang thời thịnh tráng, mặc dầu cha mẹ 
không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 


sống không gia dinh.92 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya 1.161—163, 





himself subject to death, knowing the danger in what is 
subject to death, he seeks the deathless supreme 
security from bondage, nirvana; 

being himself subject to sorrow, knowing the danger 
in what is subject to sorrow, he seeks sorrowless 
supreme security from bondage, nirvana; being himself 
subject to defilement, knowing the danger in what is 
subject to defilement, he seeks the undefiled supreme 
security from bondage, nirvana. Monks, this is the 
noble search. 


Monks, before my awakening, not yet fully awakened, 
while | was still a bodhisatta, | too being myself subject 
to birth, sought what was also subject to birth; being 
myself subject to ageing ... sickness ... death ... 
sorrow ... and defilement, | sought what was also 
subject to these. 


Monks, then I considered: ‘Why, being myself subject 
to birth, do | seek what is also subject to birth? Why, 
being myself subject to ageing ... sickness ... death ... 
sorrow ... and defilement, do | seek what is also 
subject to these? 


Suppose that, being myself subject to birth, knowing 
the danger in what is subject to birth, | seek the unborn 
supreme security from bondage, nirvana. 

Suppose that, being myself subject to ageing [etc.], 
knowing the danger in what is subject to ageing [etc.], ! 
seek the unageing ... the unailing ... the deathless ... 
the sorrowless ... the undefiled supreme security from 
bondage, nirvana. 


Monks, later while still young, a black-haired young 
man endowed with the blessing of youth, in the prime 
of life, though my mother and father wished otherwise 
and wept with tearful faces, | shaved off my hair and 
beard, put on the yellow robe, and went forth from the 


home life into homelessness.?? 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikàya l.161—163, 
118 





toàn tói thuong khóng bénh thoát khói ràng buóc, niét- 
bàn; chính minh là chü thé cüa chét, biét duoc su hiém 
nguy trong điều gi là chủ thé của chết, tim kiếm sự an 
toàn tối thượng không chết thoát khỏi ràng buộc; 

chính mình là chủ thể của ưu sầu, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gi là chủ thé của ưu sầu, tìm kiếm sự 
an toàn tối thượng không ưu sầu, niết-bàn; chính mình 
là chủ thé của phiền não, biết được sự hiểm nguy trong 
điều gì là chủ thể của phiền não, tìm kiếm sự an toàn 
tối thượng không phiền não thoát khỏi ràng buộc, niết- 
bàn. Này các Ty-kheo, đây là sự tim kiếm thánh thiện. 


Này các Tỳ-kheo, trước khi giác ngộ, chưa giác ngộ 
hoàn toàn, trong khi ta đang còn là Bồ-tát, chính ta 
cũng là chủ thé của sanh, tìm kiếm những điều cũng là 
chủ thé của sanh; chính ta là chủ thể của già... bệnh... 
chết... ưu sầu... và phiền não, ta đã tìm kiếm những gì 
cũng là chủ thé của những điều này. 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta xem xét: “Tại sao, chính 
ta là chủ thể của sanh, ta tìm kiếm cái gì cũng là chủ 
thể của sanh? Tại sao, chính ta là chủ thể của già... 
bệnh... chết... ưu sầu... và phiền não, ta tìm kiếm 
những điều cũng là chủ thể của những thứ trên? 


Giả sử rằng, chính ta là chủ thé của sanh, biết được 
sự hiểm nguy trong điều gì là chủ thể của sanh, ta tìm 
kiếm sự an toàn tối thượng không sanh thoát khỏi ràng 
buộc, niết-bàn. 

Giả sử rằng, chính ta là chủ thể của già [v.v...], biết 
được sự hiểm nguy của trong điều gì là chủ thé của già 
[v.v...], ta tìm kiếm sự không già... sự không bệnh... 
sự không chết... sự không ưu sầu... sự an toàn tối 
thượng không phiền não thoát khỏi ràng buộc, niết- 
bàn. 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, trong khi còn trẻ, một thanh 
niên tóc đen, vốn được phúc lành của tuổi trẻ, đang 
thời cường tráng, mặc dù cha mẹ muốn điều khác đi, 
khóc than thảm thiết đầy mặt, ta vẫn cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống 


không gia đình.^Í 


(Kinh Thánh câu: Kinh Trung bộ |. 161-163, do 








dịch Anh G.A.S. 
L.8 Xuát gia 


Đoạn này tường thuật đức Có-dàm (Gotama) khởi 
đâu đời sông xuát gia tâm dao. 


Ở đây, này Aggivessana, trước khi chưa giác ngộ, 
chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 
nghĩ: “Đời sống tại gia chật hẹp, đường đời đầy bụi 


bám;?9 đời sống xuất Iy54 rộng rãi như hư không. 


Thật rất không dễ gì khi sống tại gia55 mà có thé 
sóng tron ven doi sóng pham hanh vién mán, thanh 
khiét, tráng tinh như vỏ ốc. Vậy Ta hãy cao bỏ râu tóc, 
khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình? 


Này Aggivessana, sau một thời gian, khi Ta còn thiếu 
niên, niên thiếu, tóc đen nhánh, sung mãn lạc thú của 
tuổi thanh xuân, đang thời thịnh tráng, mặc dầu cha mẹ 
không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 

Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya l.240-241, 
dich Anh G.A.S. 


L.9 Hành trình tầm đạo 
Ta tán thán xuất gia, như người xuất gia có mắt 


sáng, sau khi quán sát, hoan hy hạnh xuất gia. 


Đời tại gia chật hẹp, đường đời đầy bụi bặm, đời 
xuất gia phóng khoáng, thây vậy nên xuất gia. 


Sau khi đã xuất gia, viễn ly thân ác hành, viễn ly ngữ 
ác hành, sông chánh hạnh thanh tịnh. 


Phát*6 đi đến Vương xá,9/ dáng tướng hảo quang 
minh,5 đến thành núi bao quanh (Girigabba), khát 





trans. G.A.S. 
L.8 Going forth 


This passage is on the start of Gotama's life of 
renunciation and spiritual seeking. 


Aggivessana, before my awakening, not yet fully 
awakened, while | was still a bodhisatta, | considered: 


'Home life is a constriction, a sphere of dust; 53 the life 
gone forth is an open-air life. 


It is not easy, while living in a home,?9 to lead the 
holy life absolutely perfect and entirely pure as a 
polished shell. Suppose | shave off my hair and beard, 
put on the yellow robe, and go forth from the home life 
into homelessness?' 


Aggivessana, later while still young, a black-haired 
young man endowed with the blessing of youth, in the 
prime of life, though my mother and father wished 
otherwise and wept with tearful faces, | shaved off my 
hair and beard, put on the yellow robe, and went forth 
from the home life into homelessness. 

Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya l.240-241, 
trans. G.A.S. 


L.9 Preparing for spiritual striving 
| shall praise going-forth, as the one with vision went 


forth, as he, examining, found delight in going-forth. 


Seeing that this home life is a constriction, the sphere 
of dust, and that going-forth is an open-air life, he went 
forth. 


Having gone forth, he avoided evil deeds with the 
body; having abandoned bad conduct in word, he 
purified his mode of living. 


The Buddha? went to Ràjagaha;?7 the one 


119 





G.A.S. dich tiéng Anh). 
L.8. Xuát gia 


Đoạn này nói về sự khởi đầu đời sống xuất gia của 
Gotama (Cồ-đàm) và tim kiếm tâm linh của Gotama. 


Này Aggivessana, trước khi giác ngộ, chưa giác ngộ 
hoàn toàn, trong khi ta còn là Bồ-tát, ta xem xét: “Đời 
sống gia đình là một sự ràng buộc, một môi trường bụi 
tràn;22 còn đời sống xuất gia là cuộc đời chân trời rộng 
mở. 

Thật không dễ dàng, trong khi sống ở nhà,23 để có 
được đời sống hạnh thánh hoàn toàn tuyệt đối và hoàn 
toàn thanh tịnh như vỏ bóng láng. Giả sử ta cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia khỏi đời sống gia đình, 
sống không gia đình thì sao?” 


Này Aggivessana, sau đó, trong khi còn trẻ, một 
thanh niên tóc đen, vốn được phúc lành của tuói tré, 
đang thói cường tráng, mặc dù cha me muốn điều 
khác đi, khóc than thảm thiết đầy mặt, ta vẫn cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ đời sống gia 
đình, sống không gia đình. 


(Đại kinh Saccaka: Kinh Trung bó |. 240-241, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.9. Chuẩn bi cho nỗ lực tâm linh 


Ta sẽ khen ngợi xuất gia, như người có tầm nhìn 
xuất gia, sau khi quán sát thì vi ây có sự hy lạc trong 
sự xuát gia. 


Thấy rằng đời sống gia dinh này là một sự ràng 
buộc, một môi trường bụi trân thì sự xuất gia ây là cuộc 
đời chân trời rộng mở nên vị ây xuất gia. 

Sau khi xuất gia, vị áy tránh những hành động xấu ác 


về thân, từ bỏ những hạnh xấu về lời nói, vị ấy làm 
thanh tịnh cách sông của mình. 


Đức Phát?4 đến thành Vương Xá (Ràjagaha)?5, vi 
vốn có những đặc điểm tuyệt vời2Ö đi đến Giribbaja, di 








thực xứ Ma-kiệt (Magadha). 


Đứng trên sân lầu thượng, Bình-sa vuong?? thấy 
Ngài, có đây đủ tướng tôt, bèn nói lên lời này: 


'Hãy xem tôn giả kia, đoan chính, sắc tịnh diệu, có 
đầy đủ chánh hạnh, mắt nhìn trước một tàm.60 


Chánh niệm, mắt nhìn xuống, gia tộc hẳn cao quý. 
Phái sứ giả di theo, xem ty-kheo di đâu.' 


Sứ giả vua sai đi, bước theo sau lưng, hỏi: “Tỳ-kheo 
di về đâu? Trú xứ ở chỗ nào?” 


Khát thực từng nhà mót 61 với các căn ché ngu, 8? 
binh bát nhanh chóng dáy, tinh giác và chánh niém. 


Sau khi hành khát thuc, án si ra khói thành, lén dinh 
Pandava: “Sẽ trú ở chỗ này. 


Thấy Ngài đến chỗ trú, ba sứ giả ngồi chờ, còn một 
vị đi vê, kê lại chuyện vua hay: 


'Đại vương, tỳ-kheo ấy, phía đông Pandava, ngồi 
như cọp, bò chúa; như sư tử trong hang.' 


Sau khi nghe SỨ thuật, đức vua ngự xa giá, vội vàng 
ra khỏi thành, đi đên Pandava. 


Đến chỗ xe đi được, vua xuống xe đi bộ; đức vua tiến 
lại gần, đi vào chỗ Ngài ở. 





endowed with the excellent marks SŠ went to Giribbaja, 
walked among the Magadhans for collecting alms. 


Standing in his palace Bimbisára?? saw him; seeing 
the one endowed with the marks he said this: 


'Sirs, look at this one who is handsome, large, pure; 
he is endowed with good conduct as he looks ahead a 


yoke's length only.80 


With down-turned eyes, possessing mindfulness, this 
one is not as though from a lowly family. Let the royal 
messengers run out to find where the monk will go.' 


The royal messengers sent out followed behind him 
(thinking): Where will the monk go? Where will his 
dwelling be?' 


Going on a continuous round; 8! with sense-doors 


guarded,S? well-restrained, he filled his bowl quickly, 


being attentive and mindful. 


Having wandered on his alms-round, having gone out 
of the city, the sage took himself to Mt Pandava 
(thinking): 'Here will be my dwelling.' 


Seeing him taking his dwelling, the three messengers 
sat down; among them one came back alone and 
informed the king: 


'Great king, that monk is seated on the eastern side 
of Mt Pandava, like a tiger or bull, like a lion in a 
mountain cave.’ 


Hearing the messengers word, the ruler went 
hurrying in the state vehicle out to Mt Pandava. 


That ruler, going by vehicle as far as the vehicle park, 


descended from the vehicle, and went up to him on 
foot. Reaching him, he sat down. 


120 





khát thực giữa người dân Ma-kiét-dà (Magadha). 


Đứng trong cung điện của mình, vua Tàn-bà-sa-la 
(Bimbisara)2” thấy Ngài; khi nhìn thấy vị có đầy đủ 
những đặc tính tuyệt vời, nhà vua nói điêu này: 


“Này các khanh, hãy xem người này, tướng hảo, cao 
lớn, thanh tịnh; ngài ây vôn có phẩm hạnh tôt khi ngài 
chỉ nhìn phía trước một đòn gánh.28 


Với mát nhìn xuống, sở hữu chánh niệm, vi này 
dường như không phải thuộc gia dinh tháp kém. Hãy 
sai các sứ giả hoàng cung chay ra ngoài xem thử vi tu 
Sĩ này sẽ đi đâu.” 


Các sứ giả được sai đi theo sau ngài (nghĩ rằng): “Vị 
tu sĩ này sẽ đi đâu? Ngài sẽ cư trú ở nơi nào?” 


Tiếp tục đi khất thực xung quanh,29 với các giác 


quan được bảo hộ,30 được khéo chế ngự, bình bát 
ngài nhanh chóng đây, chánh niệm và tỉnh giác. 


Sau khi khất thực xong, ra khỏi thành, vị thánh này đi 
đên núi Pandava (thâm nghĩ): “Đây sẽ là nơi cư trú của 
ta.” 


Sau khi biết được nơi cư ngụ của ngài, ba vị sứ giả 
ngôi xuông; một người trong sô họ trở vê bâm báo với 
nhà vua: 


“Thưa đại vương, vị tu sĩ đó đang ngồi ở phía đông 
của núi Pandava, gióng nhu cop chúa hay ngưu 
vương, như sư tử trong hang núi.” 


Nghe lời sứ giả nói, nhà vua vội vàng lên xe hoàng 
gia đi đên núi Pandava. 


Nhà vua đi bằng xe đến khu vườn rồi xuống, đi đến 
ngài bằng chân. Sau khi tiến tới ngài, vua ngồi xuống. 








Vua ngồi xuống chỗ ngồi, cũng trao đổi chào hỏi; 
chào hỏi thân thiện rói, vua nói lên nghĩa này: 


'Ngài niên thiếu, trẻ trung, đang độ tuổi thanh xuân, 
dung sắc đoan chánh đẹp, thiện sanh dòng Sát-lợi. 

'Nghiêm chỉnh đội hùng binh, đoàn quân voi dẫn đầu: 
tài vật tôi chia Ngài. Xin hỏi: gia tộc sanh.” 


'Di thẳng từ phương này, dân tộc cạnh Tuyết sơn, 
giàu có và hùng mạnh, hệ thuộc Kiéu-tát-la (Kosala). 


Thuộc hậu duệ Nhật thân (Adicca), huyết thống tộc 
Thích-ca. Từ đó tôi xuất gia, không vì ham dục lạc. 


Thấy nguy hiểm trong dục, thấy xuất ly an ồn; xuất ly, 
hành tinh tân; tâm tôi vui trong dây.’ 


Pabbajja Sutta: Sutta-nipāta 405-424, dịch Anh 
G.A.S. 


Dác các dinh vó sác vi té 


Trên đường tám đạo, đức CÓ-dàm (Gotama) trước 
tiên đi đến hai vị thây chỉ dẫn Ngài tu chứng hai trạng 
thái vô sắc' huyén bí vượt ra ngoài tri giác của giác 
quan, mà sau đó Phật dung hội vào giáo pháp của 
mình. 

Tuy nhiên, những đoạn dịch sau đây cho thấy hai vị 
này chưa đạt mục đích cán đạt đến. 


L.10 Học “vô sở hữu xứ” với Ä|ãra Kalama 


Này các ty-kheo, sau khi xuất gia như vậy, đi tìm cái 
gì chí thiện, tầm cầu đạo lộ vô thượng dẫn đến an tịnh 
tối thắng, Ta đến gặp Ä|ãra Kalàma và thưa rằng: 'Tón 
giả Kãlãma, tôi muốn sống đời pham hanh trong pháp 





Having sat down, the king then exchanged the 
customary friendly greetings; having exchanged 
greetings, he said this: 


' You are young and tender, in your first youth, a 
stripling, having a good complexion and stature, like a 
ruler of good birth, 

making beautiful the van of the army, at the head of a 
community of elephants. | shall give you wealth; enjoy 
it. Tell me your birth, when asked.' 


‘King, straight on in that direction there is a people, 
living on the flank of the Himalayas, having wealth and 
vigour, belonging to one who has a long connection to 
the Kosalans. 


They are Adicca by clan, Sakya by birth. From that 
family | went forth, not desiring pleasures of the 
senses. 


Having seen the peril in sensual pleasures, having 
seen going-forth as safety, | shall go in order to strive. 
In that my mind delights. 


Pabbajjà Sutta: Sutta-nipäta 405—424, trans. G.A.S. 


Attaining refined, formless states 


In his spiritual quest, Gotama at first went to two 
teachers who taught him how to attain two formless’ 
mystical states beyond perception of physical things, 
that he later incorporated in his own teaching. 

In the following passages, though, the fact that they 
fell short of his goal is emphasized. 


L.10 The ‘sphere of nothingness’ taught by Alara 
Kalama 


Monks, having gone forth thus, searching for what is 
wholesome, seeking the supreme state of sublime 
peace, | went to meet Alàra Kãlãma and said to him: 
'Friend Kalama, | want to lead the holy life in this 


121 





Sau khi ngói, nhà vua chào hói thán thién trong 
truyén thông; sau khi chào hỏi, vua nói lời này: 


“Ngài còn trẻ và sung sức, trong thời ky thanh xuân, 
thanh niên tuổi mới lớn, có nước da, dáng người tốt, 
giống như vua nguồn gốc tốt. 

Làm đẹp quân tiên phong, đứng đầu đội quân voi, ta 
cho ngài tài sản, xin vui lòng tận hưởng. Nói ta biết từ 
đâu, nguồn gốc sanh của ngài.” 


“Thưa đức vua, đi thẳng về hướng đó, có một bộ tộc, 
sống trên rặng Hy-mã-lạp-sơn, trù phú và hùng cường, 
thuộc vào vị có kết nối lâu đời với dòng tộc Ko-sa-la 
(Kosala). 


“Họ thuộc dòng tộc Adicca, có dòng dõi sinh Thích-ca 
(Sakya). Tù gia đình ấy ta xuất gia, không mong muốn 
các thú vui giác quan. 


Sau khi thấy hiểm nguy trong dục lạc, thấy xuất ly là 
an toàn, ta đi đên nỗ lực. Tâm ta hỷ lạc trong đó. 


(Kinh Xuất gia: Kinh tập 405-424, do G.A.S. dịch 
tiêng Anh). 


CHỨNG BÁC CÁC TÀNG THIÊN VÔ SÁC VI TÉ 
(Dat được các trang thái vô nhiễm) 


Trong cuóc tim kiếm tâm linh của minh, Gotama lúc 
đầu đi đến hai vị tháy, người đã dạy ngài phương cách 
đạt được hai trạng thái thần bí “vô sắc” vượt lên trên sự 
nhận thức vật lý, rồi sau đó, ngài cũng két hợp điều đó 
trong chính lời dạy của ngài. 

Trong các đoạn văn sau, mặc dù, sự thật họ thắt bai 
nhưng nhắn mạnh mục đích của ngài chưa đạt được. 


L.10. “Cảnh giới không sở hữu gi" được Alàra 
Kalama day 


Này các Ty-kheo, sau khi xuất gia như thế, tìm điều 
thiện lành, kiếm trạng thái cao tột của an lạc tối 
thượng, ta đi gặp Alára Kalama rồi thưa với ngài rằng: 
"Này bạn hữu Kãlãma, ta muốn hướng đến cuộc sống 








và luật này .83 Này các ty-kheo, nghe nói vậy, Alàra 
Kalàma nói với ta như vầy: 

'Hiền giả, hãy sống ở đây. Pháp này (giáo lý và 
những gì nó dẫn tới) là như vậy, khiến kẻ có trí không 
bao lâu tự chứng nhập và an trú trong ấy, tự mình 
bằng thắng trí mà tác chứng pháp của tôn sư của 
mình. 


Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, 
Ta đã thông suốt Pháp ấy. Này các tỳ-kheo, nếu Ta nói 
về thuyết giáo của kẻ trí và thuyết giáo của bậc trưởng 
thượng, cho đến mức chỉ bằng tụng đọc nơi môi và 
tụng đọc lặp lại suông thì Ta, và những kẻ khác cũng 
vậy, có thể tuyên bó: ‘Tôi biết và tôi thấy”. 


Này các tỳ-kheo, ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ 
bằng tín mà Alàra Kalàma tuyên bó rằng, do tự mình 
tác chứng pháp ấy bằng thắng trí mà chứng nhập và 
an trú trong pháp ấy. Thật vậy, Alara Kalama biết và 
thấy Pháp này mà an trú’. 

Này các tỳ-kheo, rồi ta đi đến Alara Kalama và hỏi 
rằng: “Tôn giả Kalama, phải chăng, cho đến chừng 
mực Ấy, tôn giả tuyên bố rằng, do tự mình tác chứng 
bằng thắng trí mà tôn giả chứng nhập và an trú trong 
Pháp này?’ Này các tỳ-kheo, Ālāra Kalama trả lời mà 


tuyên bó về vô sở hữu xứ.Š4 


Này các ty-kheo, Ta suy xét rằng: ‘Không chỉ Alàra 
Kälãma có tín, Ta cũng có tín tâm; không chi Alara 
Kalàma có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn; không chỉ 
Alàra Kalàma có niệm, Ta cũng có niệm; không chỉ 
Alàra Kalàma có định, Ta cũng có định; không chi Ä|ãra 
Kalama có tuệ, Ta cũng có tuệ. 65 

Vậy Ta hãy nỗ lực tác chứng Pháp mà Alàra Kãlãma 
tuyên bố, do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà 
chứng nhập và an trú. 

Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, 
Ta chứng nhập và an trú Pháp ấy do tự mình tác 
chứng bằng thắng trí. 


. Này các tỳ-kheo, rồi ta di đến Alara Kalama và nói 
rằng: ‘Tôn giả Kãlãma, phải chăng, cho đến chừng 
mực ấy, tôn giả tuyên bố rằng, do tự mình tác chứng 





Dhamma and discipline.'63 

Monks, thus being informed, Ālāra Kalàma said this 
to me: 'The venerable one may stay here. This 
Dhamma (teaching, and what it leads to) is such that a 
wise man can soon enter upon and dwell in it, realizing 
for himself through direct insight the Dhamma of his 
own teacher.' 


Monks, before long, so quickly, | learned that 
Dhamma. Monks, in the sense of mere lip- reciting and 
rehearsal, | spoke the knowledge-teaching and the 
elder's teaching, and l, and others too, claimed: ‘I know 
and see.’ 


Monks, | considered: ‘It is not through mere faith 
alone that Alàra Kalàma declares that, by realizing it for 
himself with direct insight, he enters upon and dwells in 
this Dhamma. Certainly, Alára Kalàma dwells knowing 
and seeing this Dhamma.’ 

Monks, then | went to Alàra Kalàma and asked him: 
'Friend Kalama, in what way do you declare that, by 
realizing it for yourself with direct insight, you enter 
upon and dwell in this Dhamma?' Monks, in replying, 


Alàra Kalàma declared the sphere of nothingness.94 


Monks, | considered: ‘Not only Alára Kalàma has 
faith, I too have faith; not only Alára Kälãma has vigour, 
| too have vigour, not only Alàára Kälãma has 
mindfulness, | too have mindfulness; not only Alàra 
Kalama has meditative concentration, | too have 
meditative concentration; not only Alára Kalàma has 


wisdom, | too have wisdom.99 

Suppose | endeavour to realize the Dhamma that 
Alàra Kalàma declares he enters upon and dwells in by 
realizing it for himself with direct insight?’ 

Monks, before long, quickly, | entered upon and 
dwelled in that Dhamma by realizing it for myself with 
direct insight. 


Monks, then | went to Alàra Kalàma and asked him: 
‘Friend Kalama, is it in this way that you declare that 
you enter upon and dwell in this Dhamma by realizing it 


122 





thánh hanh trong pháp và luát này."31 

Này các Ty-kheo, khi duoc thua nhu váy, Alàra 
Kalàma đã nói lời này với ta: "Dai đức có thé ở đây. 
Pháp này đời dạy và điều nó hướng đến) là điều mà 
người trí có thể sớm thâm nhập và trú án trong đó, 
nhận diện chính mình thông qua tuệ quán trực tiếp 
pháp mà chính mình là người thầy.” 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, không lâu, rất nhanh 
chóng, ta đã học được pháp ấy. Này các Tỳ-kheo, 
trong ý nghĩa khẩu truyền và ké lại, ta đã thuyết những 
lời dạy tri thức và lời dạy của bậc trưởng lão; và ta 
cũng như các vi khác tuyên bó: “Ta đã thấy biết.” 


Này các Tỳ-kheo, ta xem xét: “Thật sự không chỉ 
thông qua niềm tin thôi mà Älãra Kalàma tuyên bố 
rằng, bằng việc nhận ra chính ngài với tuệ quán trực 
tiếp, ngài đã thâm nhập và trú án trong pháp này. Chắc 
chắn, Ä|ãra Kalàma đã an trú thấy biết pháp này." 

. Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta đi đến Alãra Kãlãma hỏi 
rằng: "Này bạn hữu Kalama, bằng cách nào mà ngài 
tuyên bố rằng, bằng việc nhận ra chính ngài với tuệ 
quán trực tiếp, ngài an trú thấy biết pháp này?” Này 
các Tỳ-kheo, đáp lời, Alára Kalàma tuyên bố cảnh giới 


không sở hữu gì.32 


Này các Ty-kheo, ta xem xét: “Không chỉ Alàra 
Kãlãma có niềm tin, ta cũng có niềm tin; không chi 
Alãra Kalàma nỗ lực, ta cũng có nỗ lực; không chi 
Alãra Kalàma có niệm, ta cũng có niệm; không chỉ 
Alãra Kalàma có tập trung thiền định, ta cũng có tập 
trung thiền định; không chi Alára Kālāma có trí tuệ, ta 


cũng có trí tuệ. 33 

Giả sứ ta gắng sức nhận ra pháp mà Alara Kalàma 
tuyên bố ngài đã thâm nhập và an trú trong đó bằng sự 
nhận diện chính ngài với tuệ quán trực tiếp?” 

Này các Tỳ-kheo, sau đó, không lâu, rất nhanh 
chóng, ta đã thâm nhập và an trú Trong pháp ấy bằng 
việc nhận ra chính mình với tuệ quán trực tiếp. 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta đi đến Alàra Kalàma và 
thưa răng: “Này ban hữu Kalama, có phái trong cách 
này ngài tuyên bô rằng ngài đã thâm nhập và an trú 








bằng thắng trí mà tôn giả chứng nhập và an trú trong 
Pháp này?' 

'Hiền giả, cho đến chừng mực ấy, tôi tuyên bố rằng 
do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà chứng nhập và 
an trú Pháp này.’ 

‘Tôn giả Kalàma, cho đến chứng mực ấy, Tôi cũng 
chứng nhập và an trú trong Pháp này tự đạt và an trú 
trong Pháp này do tự minh tác chứng bằng tháng trí.' 


'Hiền giả, lợi đắc thay cho chúng tôi, thật khéo lợi đắc 
thay cho chúng tôi khi chúng tôi có một đồng phạm 
hạnh như vậy. Vậy Pháp mà tôi tuyên bố chứng nhập 
và an trú do tự mình tác chứng bằng thắng trí, cũng là 
Pháp mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự mình tác 
chứng bằng thẳng trí. 

Và Pháp mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự 
mình tác chứng bằng thắng trí, cũng là Pháp mà tôi 
chứng nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng thắng 
trí. 

Vậy hiền giả biết Pháp mà tôi biết, và tôi biết Pháp 
mà hiền giả biết. Tôi như thế nào, thì hiền giả cũng như 
thế ấy; hiền giả như thế nào, thì tôi cũng như thế ấy. 
Hãy đến đây, hiền giả, nay chúng ta hãy cùng lãnh đạo 
hội chúng này.’ 


Này các tỳ-kheo, nhu vậy Ālāra Kalàma là đạo sư 
của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với 
mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. 

Tuy vậy, này các tỳ-kheo, Ta suy xét rằng: 'Pháp này 
không dẫn đến yém ly, ly tham, tịch diệt, tịch tĩnh, 
không dẫn đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, mà chỉ 
dẫn đến tái sanh vào cõi vô sở hữu xú. 

Này các tỳ-kheo, không thỏa mãn với Pháp ấy, thất 
vọng với Pháp ấy, Ta từ giã. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjihima-nikaya 1.163—165, 
dich Anh G.A.S. 


L.11 Hoc ‘phi tưởng phi phi tưởng xi với Rãma- 
Tw 


Trong đoạn này, đức CÓ-dàm (Gotama) vuot hon 
tháy của minh là con trai của Ràma băng chứng đắc 
trạng thái mà chỉ có Rãma mới đạt được. 





for yourself with direct insight?’ 

‘Friend, that is the way I declare that | enter upon and 
dwell in this Dhamma by realizing it for myself with 
direct insight.’ 

‘Friend Kalama, it is in this way that | also enter upon 
and dwell in this Dhamma by realizing it for myself with 
direct insight.’ 


‘Friend, it is a gain for us, it is an excellent gain for us 
that we have such a companion in the holy life. So the 
Dhamma that | declare | enter upon and dwell in by 
realizing it for myself with direct insight is the Dhamma 
that you enter upon and dwell in by realizing it for 
yourself with direct insight. 

And the Dhamma that you enter upon and dwell in by 
realizing it for yourself with direct insight is the 
Dhamma that | declare | enter upon and dwell in by 
realizing it for myself with direct insight. 

So you know the Dhamma that | know, and | know 
the Dhamma that you know. As | am, so are you; as 
you are, so am |. Come, friend, let us now lead this 
community together.’ 


Monks, thus Alára Kalàma, my teacher, placed me, 
his pupil, on an equal footing with himself and accorded 
me the highest honour. 

However, monks, | considered: “This Dhamma does 
not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, 
to peace, to higher knowledge, to awakening, to 
nirvana, but only to rebirth in the sphere of 
nothingness.’ 

Monks, not being satisfied with that Dhamma, being 
disappointed with that Dhamma, I left. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikāya 1.163—165, 
trans. G.A.S. 


L.11 The ‘sphere of neither-perception-nor-non- 
perception’ taught by Rāma and his son 


In this passage, Gotama goes beyond his teacher by 
attaining a state that only the teacher's father had 
attained. 


123 





trong pháp này bằng việc nhận ra chính minh với tuệ 
quán trực tiếp?” 

“Này bạn hữu, đó là cách ta thâm nhập và an trú 
trong pháp này bằng việc nhận ra chính mình với tuệ 
quán trực tiếp.” 

“Này bạn hữu Kalama, chính trong cách này ta cũng 
thâm nhập và an trú trong pháp này bằng việc chính 
mình nhận ra nó với tuệ quán trực tiếp.” 


“Này bạn hữu, đó là thành tựu cho chúng ta, đó là 
thành tựu tuyệt vời cho chúng ta khi mình có bạn đồng 
hành trong đời sống thánh hạnh. Vì vậy, pháp mà ta 
tuyên bố ta thâm nhập và an trú bằng việc chính mình 
nhận ra với tuệ quán trực tiếp là pháp mà bạn cũng 
thâm nhập và an trú việc chính bạn nhận ra với tuệ 
quán trực tiếp. 

Và pháp mà bạn cũng thâm nhập và an trú việc chính 
bạn nhận ra với tuệ quán trực tiếp cũng chính là pháp 
mà ta tuyên bố ta thâm nhập và an trú bằng việc chính 
mình nhận ra với tuệ quán trực tiếp. 

Vì vậy, bạn biết pháp mà ta biết và ta biết pháp mà 
bạn biết. Ta sao thì bạn cũng vậy; bạn sao thì ta cũng 
vậy. Hãy đến đây, bạn hữu, hãy cùng nhau lãnh đạo 
giáo đoàn này.” 


Này các Tỳ-kheo, nhu thé Alara Kalama, vị thầy của 
ta, đã đặt ta, học trò của ông ấy, ngang hàng với chính 
mình và tán thán ta với lòng tôn kính cao nhất. 

Tuy nhiên, này các Tỳ-kheo, ta xem xét: “Pháp này 
không dẫn đến yém ly, ly tham, kết thúc, an lac, trí tuệ 
cao tột, tỉnh thức và niết-bàn, mà chỉ dẫn đến tái sanh 
trong cảnh giới của không sở hữu gì.” 

Này các Tỳ-kheo, vì không thỏa mãn với pháp ấy, vì 
thất vọng với pháp ấy nên ta rời đi. 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bộ l|. 
G.A.S. dịch tiêng Anh) 


163-165, do 


L.11. “Cảnh giới không là tưởng cũng không phải 
không tưởng” được Rama và con ông day 


Trong đoạn này, Gotama đã di vượt trên thẦy mình 
băng việc đạt được trạng thái mà chỉ có cha của vị thây 
này đạt được. 








Này các tỳ-kheo, đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu đạo 
lộ vô thượng dẫn đến tối thắng an ổn, Ta đi đến 
Uddaka, con trai của Rama (Rãmaputta), và thưa rằng: 
“Tôn giả, tôi muốn sống đời phạm hạnh trong pháp và 
luật này'. 

Này các ty-kheo, nghe nói vậy, Uddaka con trai của 
Ràma nói với Ta như vầy: 'Hiền giả, hãy sống ở đây. 

Pháp này (giáo lý và những gì nó dẫn tới) là như vậy, 
khiến kẻ có trí không bao lâu tự chứng nhập và an trú 
trong ấy, tự mình bằng thắng trí mà tác chứng pháp 
của tôn sư cüaminh'. 


Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, 
Ta đã thông suốt Pháp ấy. Này các tỳ-kheo, nếu Ta nói 
về thuyết giáo của kẻ trí và thuyết giáo của bậc trưởng 
thượng, cho đến mức chỉ bằng tụng đọc nơi môi và 
tụng đọc lặp lại suông thì Ta, và những kẻ khác cũng 
vậy, có thể tuyên bó: ‘Tôi biết và tôi thấy”. 


Này các ty-kheo, Ta suy xét ráng: 'Khóng phái chi 
báng tín mà Uddaka, con trai cüa Ràma, tuyén bó ráng, 
do tự minh tác chứng pháp ấy bằng tháng trí mà chứng 
nhập và an trú trong pháp áy. Thật vậy, Uddaka con 
trai của Rãma biết và thấy Pháp này mà an trú’. 

Này các tỳ-kheo, rồi ta đi đến Uddaka con trai của 
Ràma và hỏi rằng: “Tôn giả Uddaka, phải chăng, cho 
đến chừng mực ấy, tôn giả tuyên bố rằng, do tự mình 
tác chứng bằng thắng trí mà tôn giả chứng nhập và an 
trú trong Pháp này?” Này các tỳ-kheo, Uddaka con trai 
của Ràma trả lời mà tuyên bố về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ.66 


Này các tỳ-kheo, Ta suy xét rằng: 'Không chỉ Uddaka 
con trai của Rãma có tín, Ta cũng có tín tâm; không chỉ 
Uddaka con trai của Rãma có tinh tán, Ta cũng có tinh 
tấn; không chỉ Uddaka con trai của Ràma có niệm, Ta 
cũng có niệm; không chỉ Uddaka con trai của Ràma có 
định, Ta cũng có định; không chỉ Uddaka con trai của 
Rãma có tuệ, Ta cũng có tuệ. 

Vậy Ta hãy nỗ lực tác chứng Pháp mà Uddaka con 
trai của Rāma tuyên bố, do tự mình tác chứng bằng 
thắng trí mà chứng nhập và an trú.’ Này các tỳ-kheo, 





Monks, searching for what is wholesome, seeking the 
supreme state of sublime peace, | went to meet 
Uddaka the son of Rāma (Ramaputta) and said to him: 
‘Friend, | want to lead the holy life in this Dhamma and 
discipline.’ 

Monks, thus being informed, Uddaka the son of 
Rāma said this to me: ‘The venerable one may stay 
here. 

This Dhamma (teaching and what it leads to) is such 
that a wise man can soon enter upon and dwell in it, 
realizing it for himself through direct insight the 
Dhamma of his own teacher.’ 


Monks, before long, so quickly, | learned that 
Dhamma. Monks, in the sense of mere lip-reciting and 
rehearsal, | spoke the knowledge-teaching and the 
elder's teaching, and l, and others too, claimed: ‘I know 
and see.’ 


Monks, | considered: 'It was not through mere faith 
alone that Ràma declared that, by realizing it for 
himself with higher knowledge, he entered upon and 
dwelled in this Dhamma. Certainly, Ràma dwelled 
knowing and seeing this Dhamma.’ 

Monks, then | went to Uddaka the son of Rāma and 
asked him: ‘Friend, in what way did Rama declare that, 
by realizing it for himself with higher knowledge, he 
entered upon and dwelled in this Dhamma?’ Monks, in 
replying, Uddaka the son of Rama declared the sphere 


of neither-perception-nor-non-perception.99 


Monks, | considered: ‘Not only did Rama have faith, l 
too have faith; not only did Rãma have vigour, | too 
have vigour; not only did Rama have mindfulness, | too 
have mindfulness; not only did Rãma have meditative 
concentration, | too have concentration; not only did 
Rãma have wisdom, | too have wisdom. 

Suppose | endeavour to realize the Dhamma that 
Rama declared he entered upon and dwelled in by 
realizing it for himself with direct insight? Monks, not 
long before, so quickly, | entered upon and dwelled in 


124 





Này các Ty-kheo, tìm điều gì là thiện lành, kiếm trai 
thái siêu tuyệt của an lạc tối thượng, ta đi gặp Uddaka, 
con của Ràma (Rãmapuffa) và nói với ngài rằng: “Này 
bạn hữu, ta muốn sống đời sống thánh hạnh trong 
pháp và luật này.” 

Này các Tỳ-kheo, được thưa như thế, Uddaka, con 
trai của Rãma đã nói lời này với ta: "Dai đức có thé ở 
lại đây. 

Pháp này (lời dạy và điều nó hướng đến) là điều mà 
người trí có thể sớm thâm nhập và an trú trong đó, 
chính mình nhận ra nó thông qua tuệ giác trực tiếp mà 
chính mình là người thầy.” 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, không lâu, rất nhanh 
chóng, ta đã học pháp ấy. Này các Tỳ-kheo, trong ý 
nghĩa khẫu truyền và kå lại, ta đã thuyết những lời day 
tri thức và lời dạy của bậc trưởng lão; và ta cũng nhu 
các vị khác tuyên bố: “Ta đã thấy biết.” 


Này các Tỳ-kheo, ta xem xét: “Thật sự không phải 
thông qua niềm tin thôi mà Ràma tuyên bó rằng, bằng 
việc nhận ra chính ngài với tuệ quán trực tiếp, ngài đã 
thâm nhập và trú án trong pháp này. Chắc chắn, Rãma 
đã an trú thấy biết pháp này.” 

Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta đi đến Uddaka, con trai 
của Rãma, hỏi rằng: “Này bạn hữu Kalàma, bằng cách 
nào mà ngài tuyên bố rằng, bằng việc nhận ra chính 
ngài với tuệ quán trực tiếp, ngài an trú thấy biết pháp 
này?” Này các Tỳ-kheo, đáp lời, Uddaka, con trai của 
Ràma, tuyên bó cảnh giới không phải là tưởng cũng 
không phải không tưởng.34 


Này các Ty-kheo, ta xem xét: “Không chỉ Rãma có 
niềm tin, ta cũng có niềm tin; không chỉ Rãma nỗ lực, 
ta cũng có nỗ lực; không chỉ Rãma có niệm, ta cũng có 
niệm; không chỉ Rãma có tập trung thiền định, ta cũng 
có tập trung thiền định; không chỉ Rãma có trí tuệ, ta 
cũng có trí tuệ.3Đ 

Giả sử ta gắng sức nhận ra pháp mà Rãma tuyên bố 
ngài đã thâm nhập và an trú trong đó bằng sự nhận 
diện chính ngài với tuệ quán trực tiếp?” Này các Tỳ- 
kheo, sau đó, không lâu, rất nhanh chóng, ta đã thâm 








không lâu sau đó, rất nhanh chóng, Ta chứng nhập và 
an trú Pháp ây do tự mình tác chứng bằng thăng trí. 


Này các tỳ-kheo, rồi Ta đi đến Uddaka con trai của 
Ràma và nói rằng: “Tôn giả Uddaka, phải chăng, cho 
đến chừng mực ấy, tôn giả tuyên bố rằng, do tự mình 
tác chứng bằng thắng trí mà tôn giả chứng nhập và an 
trú trong Pháp này?” 

'Hiền giả, cho đến chừng mực ấy, tôi tuyên bố rằng 
do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà chứng nhập và 
an trú Pháp này.' “Tôn giả Uddaka, cho đến chừng mực 
ấy, Tôi cũng chứng nhập và an trú trong Pháp này, tự 
đạt và an trú trong Pháp này do tự mình tác chứng 
bằng tháng trí. 


'Hiền giả, lợi đắc thay cho chúng tôi, thật khéo lợi đắc 
thay cho chúng tôi khi chúng tôi có một đồng phạm 
hạnh như vậy. Vậy Pháp mà tôi tuyên bố chứng nhập 
và an trú do tự mình tác chứng bằng tháng trí, cũng là 
Pháp mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự mình tác 
chứng bằng thẳng trí. 

Và Pháp mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự 
mình tác chứng bằng thắng trí, cũng là Pháp mà tôi 
chứng nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng thắng 
trí. Vậy hiền giả biết Pháp mà tôi biết, và tôi biết Pháp 
mà hiền giả biết. 

Tôi như thế nào, thì hiền giả cũng như thế ấy; hiền 
giả như thế nào, thì tôi cũng như thế ấy. Hãy đến đây, 
hiền giả, nay chúng ta hãy cùng lãnh đạo hội chúng 
này.' 


Này các ty-kheo, như vậy Uddaka con trai của Ràma, 
đồng phạm hạnh của Ta, lại đặt Ta vào địa vị bậc 
thầyŠ”, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. 

Tuy vậy, này các tỳ-kheo, Ta suy xét rằng: 'Pháp này 
không dẫn đến yém ly, ly tham, tịch diệt, tịch tĩnh, 
không dẫn đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, mà chỉ 
dẫn đến tái sanh vào cõi vô sở hữu xú. 

Này các tỳ-kheo, không thỏa mãn với Pháp ấy, thất 
vọng với Pháp ấy, Ta từ giã. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya 1.165—166, 
dich Anh G.A.S. 





that Dhamma by realizing it for myself with direct 
insight. 


Monks, then | went to Uddaka the son of Rãma and 
asked him: 'Friend, was it in this way that Rama 
declared that he entered upon and dwelled in this 
Dhamma by realizing it for himself with direct insight?’ 

‘Friend, that is the way that Rama declared that he 
entered upon and dwelled in this Dhamma by realizing 
it for himself with direct insight.' 'Friend, it is in this way 
that | also enter upon and dwell in this Dhamma by 
realizing it for myself with direct insight.’ 


'Friend, it is a gain for us, it is a great gain for us that 
we have such a companion in the holy life. So the 
Dhamma that Ràma declared he entered upon and 
dwelled in by realizing it for himself with direct insight is 
the Dhamma that you enter upon and dwell in by 
realizing it for yourself with direct insight. 

And the Dhamma that you enter upon and dwell in by 
realizing it for yourself with direct insight is the 
Dhamma that Ràma declared he entered upon and 
dwelled in by realizing it for himself with direct insight. 

So you know the Dhamma that Ràma knew and 
Rama knew the Dhamma that you know. As Ràma 
was, SO are you; as you are, so was Rãma. Come, 
friend, now lead this community.’ 


Monks, thus Uddaka the son of Rama, my fellow 


monk, placed me in the position of the teacher" and 
accorded me the highest honour. 

But | considered: 'This Dhamma does not lead to 
disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, 
to direct insight, to awakening, to nirvana, but only to 
rebirth in the sphere of neither-perception-nor-non- 
perception." 

Not being satisfied with that 
disappointed with that Dhamma, I left. 


Dhamma, being 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikāya 1.165—166, 
trans. G.A.S. 


125 





nhập và an trú trong pháp áy bằng việc nhận ra chính 
mình với tué quán trực tiép. 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta đi đến Uddaka, con trai 
của Rãma, thưa rằng: “Này bạn hữu Ràma, có phải 
trong cách này ngài tuyên bố rằng ngài đã thâm nhập 
và an trú trong pháp này bằng việc nhận ra chính mình 
với tuệ quán trực tiếp?” 

“Này bạn hữu, đó là cách ta thâm nhập và an trú 
trong pháp này bằng việc nhận ra chính mình với tuệ 
quán trực tiếp.” “Này bạn hữu Rãma, chính trong cách 
này ta cũng thâm nhập và an trú trong pháp này bằng 
việc chính mình nhận ra nó với tuệ quán trực tiếp.” 


“Này bạn hữu, đó là thành tựu cho chúng ta, đó là 
thành tựu tuyệt vời cho chúng ta khi mình có bạn đồng 
hành trong đời sống thánh hạnh. Vì vậy, pháp mà 
Rãma tuyên bố ông thâm nhập và an trú bằng việc 
chính ông nhận ra với tuệ quán trực tiếp là pháp mà 
bạn cũng thâm nhập và an trú việc chính bạn nhận ra 
với tuệ quán trực tiếp. 

Và pháp mà bạn cũng thâm nhập và an trú việc chính 
bạn nhận ra với tuệ quán trực tiếp cũng chính là pháp 
mà Ràma tuyên bố ta thâm nhập và an trú bằng việc 
chính ông nhận ra với tuệ quán trực tiếp. 

Vi vậy, bạn biết pháp mà Ràma biết và Rãma biết 
pháp mà bạn biết. Ta sao thì bạn cũng vậy; bạn sao thì 
ta cũng vậy. Hãy đến đây, bạn hữu, hãy cùng nhau 
lãnh đạo giáo đoàn này.” 


Này các Tỳ-kheo, như thế Uddaka, con trai của 
Rãma, bạn đồng tu của ta, đã đặt ta trong vị trí của bậc 
thày96 và tán thán ta với lòng tôn kính cao nhát. 

Nhưng này các Tỳ-kheo, ta xem xét: “Pháp này 
không dẫn đến yém ly, ly tham, kết thúc, an lac, trí tuệ 
cao tột, tỉnh thức và niết-bàn, mà chỉ dẫn đến tái sanh 
trong cảnh giới không gì là tưởng và không phải không 
tưởng.” 

Vì không thỏa mãn với pháp ấy, vì thất vọng với pháp 
ấy nên ta rời đi. 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bộ |. 165-166, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 








Khổ hạnh tự hành xác 


Trong giai đoạn tiếp theo trên đường tám dao, đức 
Cô-đàm (Gotama) đã thử một phương pháp tu tập khác 
hiện hành đương thời: tích cực chế ngự thân và những 
ham muốn của thân bằng cách nhịn đói và nhịn thở 
trong thời gian dài. Như sẽ thấy, vé sau đức Phật đã 
chi trích điều này. 


L.12 Khó hạnh cực đoan 


Trong đoạn dịch này, đức Phật thuật lại Ngài đã hành 
như thé nào bón pháp tu khó hanh phó bién trong một 
số các sa-môn ngoại dao đương thời tai Án-dó. 


Này Xá-lợi-phất (Sãriputta), Ta nhớ lại một thời Ta dà 
hành phạm hạnh với bốn chỉ: tự hành khổ bức, Ta đệ 
nhất khổ bức; tự hành do bán, Ta đệ nhất do bán; tự 
hành cán trong, Ta đệ nhất cán trọng; tự hành lẫn 
tránh, Ta đệ nhát lån tránh. 


Này Sãriputta, Ta tự hành khó bức như vầy: Ta sống 
lõa thể, từ bỏ thói thường, liếm tay, mời thì không đến, 
gọi thì không dừng. 

Ta không nhận thức ăn mang đến, thức ăn nấu riêng 
cho, không nhận mời án; Ta không nhận đồ ăn từ nói, 
từ chậu, tại ngưỡng cửa, giữa những cây gậy, giữa 
những chày giã gạo, từ hai người đang ăn, từ người 
đàn bà có thai, từ người đàn bà đang cho bú, từ người 
đàn bà đang giao cấu, đồ ăn đi quyên, tại chỗ có chó 
đứng, tại chỗ có ruồi bu. 

Ta không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, 
men, rượu ủ. 


rượu 


Ta chỉ nhận một nhà một miếng; ;68 Ta chi nhận hai 
nhà hai miếng; Ta chỉ nhận ba nhà ba miếng; ta chỉ 
nhận bốn nhà bốn miếng; Ta chỉ nhận năm nhà năm 
miếng; ta chỉ nhận sáu nhà sáu miếng; Ta chỉ nhận bảy 
nhà bảy miếng. 





The ascetic life of rigorous self-denial 


In the next phase of his spiritual quest, Gotama tried 
another available method of spiritual development: the 
attempt to wilfully master the body and its desires by 
such things as fasting and holding of the breath for long 
periods. As will be seen, he later criticised this. 


L.12 The extremity of his asceticism 


In this passage, the Buddha describes how he 
practised four modes of austere living that were then 
common, and are still practised by some non-Buddhist 
Indian ascetics. 


Sariputta, | recall having lived a holy life consisting of 
four factors: | have been an ascetic, a supreme ascetic; 
| have been unkempt, supremely unkempt; | have been 
scrupulous, supremely scrupulous; | have been 
secluded, supremely secluded. 


Sariputta, there my practice of asceticism was such 
that | went naked, rejecting conventions, licking my 
hands, not coming when asked, not stopping when 
asked. 

| did not accept food brought or food specially made 
or an invitation to a meal; | received nothing from a pot, 
from a bowl, across a threshold, across a stick, across 
a pestle, from two eating together, from a pregnant 
woman, from a woman giving suck, from a woman lying 
in the midst of men, from where food was advertised to 
be distributed, from where a dog was waiting, from 
where flies were bustling. 

| accepted no fish or meat, | drank no liquor, wine, or 
fermented brew. 


| kept to one house, to one morsel;68 | kept to two 
houses, to two morsels; | kept to three houses, to three 
morsels; | kept to four houses, to four morsels; | kept to 
five houses, to five morsels; | kept to six houses, to six 
morsels; | kept to seven houses, to seven morsels. 


126 





ĐỜI SÓNG KHÓ HẠNH VÀ SU TU BÓ KHÁC KHÓ 


Trong giai đoạn tiếp theo của sự tìm kiếm tám linh 
của mình, Gotama đã thử một phương pháp phát trién 
tám linh khác vốn đã có sẵn: nỗ lực khác ché thân thé 
và mong muốn của nó bằng những việc như nhịn ăn và 
nín thở trong thời gian dài. Sẽ thấy rằng vê sau ngài chỉ 
trích điều này. 


L.12. Sự cực đoan của việc ngài khổ hạnh 


Trong đoạn này, đức Phật mô tả cách thức mà ngài 
thực tập bốn cách sống khổ hạnh phổ biến lúc bấy giờ 
và chúng vẫn được thực hành bởi một số nhà khổ 
hạnh Án Độ phi Phật giáo. 


Này Xá-lợi- -phát (Sãripuffa), ta nhớ lại ta đã từng 
sống đời sống thánh hạnh bao gồm bốn yếu tố: ta là 
một nhà khó hạnh, một nhà khó hạnh tối thượng; ta 
thực hành dơ bẩn, dơ bản tối thượng; ta thực hành 
thận trọng, thận trọng tối thượng; ta sống ẩn dật, án 
dật tối thượng. 


Này Xá-lợi-phất (Sariputta), ở sự thực hành khó hanh 
như thế này ta đi chân trần, từ bỏ hội họp, thực hành 
liếm tay, không đến khi được yêu cầu, không dừng khi 
được hỏi. 

Ta không nhận thức ăn được mang đến hoặc thức 
ăn được đặc biệt chuẩn bị hay lời mời đến bữa ăn; ta 
không nhận bắt kỳ gì từ bình lọ, từ chén bát, thông qua 
ngưỡng cửa, qua gậy, qua chày, từ hai người ăn cùng 
nhau, từ phụ nữ mang thai, từ phụ nữ đang cho bú, từ 
phụ nữ đang nằm giữa những người đàn ông, từ nơi 
thức án được thông cáo dé được phân bó, từ noi con 
chó đang đợi, từ nơi con ruồi đang bay đậu. 

Ta không nhận cá thịt, ta không uống rượu nhẹ, rượu 
hay các chất rượu lên men. 


Ta chỉ đến một nhà, ăn một miếng;3 ta chỉ đến hai 
nhà, ăn hai miếng; ta chỉ đến ba nhà, ăn ba miếng; ta 
chỉ đến bón nhà, án bón miéng; ta chi dén năm nhà, ăn 
năm miếng; ta chỉ đến sáu nhà, ăn sáu miếng; ta chỉ 
đến bảy nhà, ăn bảy miếng. 








Ta sống bằng thức ăn từ một thí chủ, từ hai thí chủ, 
từ ba thí chủ, từ bốn thí chủ, từ năm thí chủ, từ sáu thí 
chủ, từ bảy thí chủ; ta ăn một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa, ba ngày một bữa, bốn ngày một bữa, năm 
ngày một bữa, sáu ngày một bữa, bảy ngày một bữa; 
như vậy thậm chí đến nửa tháng một bữa, Ta an trú 
hành trì hạnh ăn theo từng thời. 


Ta ăn rau sống, ăn cỏ kê, ăn lúa dại, ăn da vụn, ăn 
rêu, ăn cám, ăn váng cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò. Ta sống nhờ rễ và trái cây rừng; Ta ăn trái 
cây rụng. 


Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô tạp, mặc vải tám 
liệm, mặc giẻ rách (phấn tảo y), mặc vỏ cây, mặc da 
linh dương, mặc da linh dương bên, mặc vải cỏ kusa, 
mặc vải vỏ cây, mặc vải gỗ bào, mặc tóc bện, mặc lông 
thú bện, mặc áo lông cú. 


Ta sống nhó râu tóc,ồ9 theo hanh sống nhó râu tóc. 

Ta là người luôn đứng, không dùng chỗ ngồi. Ta là 
người thường ngồi chó hó, sóng tinh tán theo hanh 
ngồi chó hỏ. Ta là người dùng gai làm giường, luôn 
ngủ nằm trên giường gai.... 


Ta theo hạnh tắm (lễ) trong nước (lạnh) ba lần mỗi 
ngày kê cả tôi đêm. 


Như vậy bằng nhiều cách, Ta an trú theo hạnh hành 
khó và hành xác. Này Sãriputta, như vậy là khó hạnh 
của Ta. 


Này Sãriputta, ở đây Ta hành do bàn như váy, như 
thân cây tindukà, bui bán tích tụ nhiều năm, đóng thành 
tám và thành miếng, cũng như váy, bụi và bán tích tụ 
nhiều năm, đóng thành tắm và thành miếng trên thân 
ta. 

Ta không nghĩ rằng: 'Hãy phüi sach bui bán này đi 
bằng tay minh, hay dé kẻ khác phüi sạch bụi bán này 





| lived on the food from one donor, from two donors, 
from three donors, from four donors, from five donors, 
from six donors, from seven donors; | took food once a 
day, once every two days, once every three days, once 
every four days, once every five days, once every six 
days, once every seven days; thus even up to once 
every fortnight, | dwelt pursuing the practice of taking 
food at stated intervals. 


| was an eater of greens, eater of millet, eater of wild 
rice, eater of hide-parings, eater of moss, eater of rice- 
bran, eater of rice-scum, eater of sesamum flour, eater 
of grass, eater of cow-dung. | lived on forest roots and 
fruits; | fed on fallen fruits. 


| clothed myself in hemp, in hemp-mixed cloth, in 
shrouds, in refuse rags, in tree bark, in antelope hide, 
in strips of antelope hide, in kusa-grass fabric, in bark 
fabric, in wood-shavings fabric, in head-hair wool, in 
animal wool, in owls' wings. 


| was one who pulled out hair and beard, 9? pursuing 
the practice of pulling out hair and beard. | was one 
who stood continuously, rejecting seats. | was one who 
squatted continuously, devoted to maintaining the 
squatting position. | was one who used a mattress of 
spikes; | made a mattress of spikes my bed. 


| dwelt pursuing the practice of (ritual) bathing in 
(cold) water three times daily including in the evening. 


Thus in such a variety of ways | dwelt pursuing the 
practice of tormenting and mortifying the body. 
Sariputta, such was my practice of asceticism. 


Sariputta, there my pursuit of being unkempt was 
such that just as the bole of a tinduka tree, 
accumulating over the years, cakes and flakes off, so 
too, dust and dirt, accumulating over the years, caked 
off my body and flaked off. 

It never occurred to me: 'Let me rub this dust and dirt 
off with my hand, or let another rub this dust and dirt off 


127 





Ta sống dựa vào thức ăn từ một người cúng, từ hai 
người cúng, từ ba người cúng, từ bốn người cúng, từ 
năm người cúng, từ sáu người cúng, từ bảy người 
cúng; ta ăn mỗi ngày một bữa, hai ngày một bữa, ba 
ngày một bữa, bốn ngày một bữa, năm ngày một bữa, 
sáu ngày một bữa, bảy ngày một bũa; thậm chí nửa 
tháng một bữa, ta an trú theo đuổi thực tập lấy thức ăn 
vào thời gian đã định trước. 


Ta là người ăn rau quả, người ăn hạt kê, người ăn 
lúa dại, người ăn da vụn, người ăn rong rêu, người ăn 
cám gạo, người ăn váng gạo, người ăn bột vừng, 
người ăn cỏ, người ăn phân bò. Ta sống dựa vào rễ 
rừng và trái cây; ta ăn trái cây rụng. 


Ta tự mặc vải gai, vải gai trộn, vải liệm, giẻ bỏ, vỏ 
cây, da linh dương, mảnh da linh dương, vải cỏ ku-sa 
(kusa), vải vỏ cây, vải gỗ bào, tóc bện, long thú bện, 
cánh cú. 


Ta là người bức râu tóc,3Ö theo đuổi sự thực hành 
bức râu tóc. Ta là người đứng liên tục, từ bỏ các tư thế 
ngồi. Ta là người chồm hóm liên tục, phát nguyện duy 
trì tư thế ngồi chóm hóm. Ta là người sử dụng nệm 
bong; ta tạo nệm bông làm giường. 


Ta an trú theo đuổi thực hành tắm (lễ) trong nước 
(lanh) ba lần hàng ngày bao gồm buổi tối. 


Như thế trong nhiều cách khác nhau, ta an trú theo 
đuổi sự thực hành giày vò hành xác thân thể. Này Xá- 
lợi-phất (Sãripuffa), nhu thế là sự thực hành của hạnh 
của ta. 


Này Xá-lợi-phất, ở đó, sự theo đuổi của ta về do bán 
như chỉ thân cây tinduka, tích lũy nhiều năm, đóng 
bánh và bong ra và như thế, dơ và bụi, tích tụ nhiều 
năm, đóng bánh thân thể ta và bong ra. 

Điều này không. bao giờ xảy ra với ta: “Hãy để ta gãi 
bui và bán này bằng tay ta, hay hãy dé người gãi bụi 
và bán này bằng tay người ấy.” Này Xá-lợi-phất, như 








đi bằng tay họ.' Này Sãriputta, như vậy Ta hành do 
bán. 


Này Sãriputta, Ta hành cán trong nhu váy: Ta luôn 
tinh giác trong khi di tói, di lui. 

Ta tràn đầy lòng từ đến cả một giọt nước”? như vầy: 
'Mong rằng Ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào 
trong các khe dát.' Này Sãriputta, như vậy Ta hành cán 
trọng. 


Này Sãriputta, Ta hành lån tránh như vầy: Ta trốn 
sâu trong một khu rừng và trú ngụ tại chỗ ấy. Và khi Ta 
thấy một người chăn bò hay người chăn cừu hay 
người cắt cỏ, hay người đốn củi, hay người thợ rừng, 
Ta liền chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi này qua 
bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi 
cao này qua đồi cao khác. 

Vì sao vậy? Bé họ không thấy Ta và Ta không thấy 
họ. 


Này Sãriputta, giống như một con nai rừng, thấy 
người liền chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi này 
qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, 
từ đồi cao này qua đồi cao khác, 

cũng vậy, khi Ta thấy một người chăn bò, hay người 
chăn cừu, hay người cắt cỏ, hay người đốn củi, hay 
người thợ rừng, Ta liền chạy từ lùm này qua lùm khác, 
từ bụi này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung 
lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác.... 


Này Sãriputta, Ta bò bốn chân đến các chuồng bò, 
khi đàn bò đã đi và người chăn bò đã rời, rồi Ta ăn 
phân của các con bê còn bú. 

Này Sãriputta, khi mà nước tiểu và phân của Ta còn 
đọng lại, Ta ăn phân và nước tiểu của chính mình. Này 
Sãriputta, như vậy Ta hành trì án các thứ cực kỳ hủ 
bại. 


Này Saàriputta, Ta lánh sâu vào một khu rừng rậm 
kinh sợ và trú ngụ tại chỗ ấy: khu rừng rậm kinh sợ này 
thường khiến người ta lông tóc dựng ngược nếu kẻ ấy 
chưa dút tham ái. 





with his hand.' Sariputta, such was my practice of being 
unkempt. 


Sāriputta, my practice of scrupulousness was such 
that | was always mindful in stepping forwards and 
stepping backwards. 


| was full of pity in regard to a drop of water “0 thus: 
‘Let me not hurt the tiny creatures in the crevices of the 
ground. Sãriputa, such was my practice of 
scrupulousness. 


Sãriputta, my practice of seclusion was such that | 
would plunge into some forest and dwell there. And 
when | saw a cowherd or a shepherd or someone 
gathering grass, or sticks, or a woodsman, | would flee 
from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow 
to hollow, from hillock to hillock. 

Why was that? So that they should not see me and | 
should not see them. 


Sariputta, just as a forest-bred deer, on seeing 
human beings, flees from grove to grove, from thicket 
to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock, 

so too, when | saw a cowherd or a shepherd or 
someone gathering grass, or sticks, or a woodsman, I 
would flee from grove to grove, from thicket to thicket, 
from hollow to hollow, from hillock to hillock. Sariputta, 
such was my practice of seclusion. 


Sariputta, | went on all fours to the cow-pens when 
the cattle had gone out and the cowherd had left them, 
and | fed on the dung of the young suckling calves. 

Sariputta, as long as my own excrement and urine 
lasted, | fed on my own excrement and urine. Sàriputta, 
such was my practice of great distortion in feeding. 


Sariputta, | plunged into some awe-inspiring grove 
and dwelt there: a grove so awe-inspiring that normally 
it would make a man's hair stand up if he were not free 
from lust. 


128 





thế là cách thực hành của ta về do bán. 


Này Xá-lợi-phất, sự thuc hành thận trong của ta như 
thé này ta luôn luôn chánh niệm trong bước di tới và 
bước di lui. 

Ta có dày đủ thương xót liên hệ một giọt nước39 
như sau: “Hãy dé ta không làm đau các sinh vật nhỏ bé 
trong các kẻ hở trên mặt đất.” Này Xá-lợi-phất, như thế 
là sự thực hành của ta về sự thận trọng. 


Này Xá-lợi-phất, sự thực hành của ta về án dật như 
thế này ta vào sâu một vài khu rừng rồi an trú trong đó. 
Khi ta thấy người chăn bò hay người chăn cừu hay ai 
đó thu lợm cỏ củi hay tiều phu thì ta sẽ lẫn trốn từ lùm 
cây này đến lùm cây khác, từ bụi cây này đến bụi cây 
khác, từ hố này đến hó khác, từ đồi này đến đồi khác. 

Tai sao thế? Tại vì dé họ không thấy ta và ta không 
thấy họ. 


Này Xá-lợi- -phát, gióng nhu con nai rừng, khi tháy 
con người, sẽ lẫn trốn từ lùm cây này đến lùm cây 
khác, từ bụi cây này đến bụi cây khác, từ hố này đến 
hố khác, từ đồi này đến đồi khác, 

cũng vậy, khi ta thấy người chăn bò hay người chăn 
cừu hay ai đó thu lượm cỏ củi hay tiều phu thì ta sẽ lẫn 
trốn từ lùm cây này đến lùm cây khác, từ bụi cây này 
đến bụi cây khác, từ hố này đến hố khác, từ đồi này 
đến đồi khác. Này Xá-lợi-phất, đó là cách thực hành án 
trú của ta. 


Này Xá-lợi-phất, ta đã bò đến các chuồng bò khi loài 
bò này đi và người chăn bò rời khỏi, rồi ta ăn phân của 
các con bê con đang bú. 

Này Xá-lợi-phất, ngay khi phân và nước tiểu của ta 
dé lâu, ta lại ăn phân và nước tiểu của chính mình. Này 
Xá-lợi-phất, đó là sự thực hành của ta vé sai lệch vĩ đại 
trong ăn uống. 


Này Xá-lợi-phất, ta án sâu vào trong một vài khu 
rừng hứng sợ hãi và cư ngụ ở đó: một khu rừng quá 
sợ hãi đến nỗi bình thường nó sẽ làm tóc người đàn 
ông dựng đứng nếu như vị ấy chưa thoát khỏi tham ái. 








Này Sãriputta, trong những đêm đông lanh Ičo, suốt 
những ngày mồng tám tuyết rơi, ban đêm Ta sống giữa 
trời và ban ngày trong lùm rậm. Trong tháng cuói hé, 
ban ngày Ta sống giữa trời còn ban đêm trong lùm 
rậm. 


Này Sãriputta, bỗng dưng xuất hiện với Ta bài kệ 
trước đây chưa từng được nghe này: 


Án sĩ đang tám câu, chịu nóng và chịu lạnh, một mình 
rừng kinh sợ, trân truóng không lửa âm. 


Này Sãriputta, Ta ngủ trong bãi tha ma, nằm dựa trên 
một bộ xương. 


Này Sãriputta, những người chán bò đến gần và 
khac nhó lên Ta, tiểu tiện lén Ta, ném bán vào Ta, và 
lấy que chọc lỗ tai Ta. Này Sãriputta, và Ta không nhớ 
là Ta có bao giờ khởi ác tâm đối với họ không. Này 
Sàriputta, như vậy Ta hành trú xả. 


Mahã-sihanãda Sutta: Majjhima-nikaya |.77—79, dich 
Anh G.A.S. 


L.13 Dau nhức vô ích 


Trong đoạn này, đức Phật giải thích rằng, trước thời 
hành khó hanh cực đoan, Ngài nhận ra rằng những 
hành giả nào mà chưa ly dục tham thì không thé đạt 
giác ngộ. Sau khi nhận ra rằng cán phải chế ngự dục 
tham, Ngài đã hành nhiều hình thức khó hanh cực 
đoan. 

Tuy nhiên, trong khi những hành trì khô hạnh ấy có 
phát triễn tinh tắn và chánh niệm, và sự đau đớn về thể 
xác mà chúng mang lại không ảnh hưởng đến tâm trí 
của Ngài, thì chúng cũng mang đến sự kiệt qué vé thé 
xác, và Ngài nhận ra rằng chúng không dẫn đến giác 
ngộ. 


'Phải chăng chưa bao giờ khói lên trong Ngài, thưa 
Tôn giả Gotama, một cảm thọ lạc đến mức nó chỉ phối 
tâm lâu dài? Phải chăng chưa bao giờ khởi lên trong 





Sãriputta, when those cold wintry nights came during 
the eight-day interval of frost, | would dwell by night in 
the open and by day in the grove. In the last month of 
the hot season | would dwell by day in the open and by 
night in the grove. 


Sariputta, there came to me spontaneously this verse 
never heard before: 


The sage has engaged in searching, being heated 
and chilled, alone in the awe-inspiring grove, naked, no 
fire to sit beside. 


Sariputta, | made my bed in a charnel ground 
supported on a skeleton. 


Sariputta, cowherd boys came up and spat on me, 
urinated on me, threw dirt at me, and poked sticks into 
my ears. Sãriputta, yet | do not recall that | ever 
aroused an evil mind of hate against them. Sariputta, 
such was my abiding in equanimity. 


Mahà-sihanada Sutta: 
trans. G.A.S. 


Majjhima-nikaya  1.77—79, 


L.13 Pain in vain 


In this passage, the Buddha explains that, prior to his 
period of extreme  asceticism, he realised that 
awakening was not possible for those religious 
practitioners who were still attached to sensual 
pleasures. Having realised that he had to shun sensual 
pleasures, he then engaged in many kinds of extreme 
ascetic practices. 

However, while these did develop great energy and 
mindfulness, and the physical pain they brought did not 
affect his mind, they also brought bodily exhaustion, 
and he came to realize that they were not leading to 
awakening. 


'Has there never arisen in you, Venerable Gotama, a 
feeling so pleasant that it could invade his mind and 
remain? Has there never arisen in Venerable Gotama a 


129 





Này Xá-lợi-phất, khi những đêm đông lanh giá đến 
trong suốt thời gian tám ngày sương giá, ta cư ngụ 
buổi đêm ở ngoài trời và ban ngày ở trong rừng. Vào 
tháng cuối của mùa nóng, ta cư ngụ ban ngày ở ngoài 
trời và buổi đêm ở trong rừng. 


Này Xá-lợi-phất, lúc đó đến với ta bát chợt câu kệ 
này chưa từng nghe trước đây: 


Bậc thánh đi vào sự tìm kiếm, bị nóng và rét buốt, 
một mình trong khu rừng hứng sợ hãi, trần truóng, 
không lửa để ngồi bên cạnh. 


Này Xá-lợi-phát, ta làm giường của mình trong nghĩa 
địa với sự hô trợ của bộ xương. 


Này Xá-lợi-phất, các cậu bé chán bò đến rồi nhổ 
nước bot vào ta, đi tiểu lên ta, quán bán lên ta, rồi chọc 
gậy vào tai ta. Này Xá-lợi-phất, nhưng ta không nhớ 
rằng ta đã từng xuất hiện một tâm niệm xấu ác ghét bỏ 
chống lại chúng cả. Này Xá-lợi-phất, như thế là cách ta 
an trú trong sự xả bỏ. 


(Đại kinh Sư tử hóng: Kinh Trung bộ |. 77-79, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.13. Dau dón vó ích 


Trong đoạn này, đức Phát giải thích rằng, trước giai 
đoạn ngài trải qua khó hạnh cực đoan, ngài đã nhận ra 
rằng sự tỉnh thức không thê cho các hành giả tâm linh 
mà vẫn còn dính mắc các thú vui giác quan. Sau khi 
nhận ra rằng ngài phải tránh xa dục lạc giác quan thì 
ngài thực hành trong loại thực tập khô hạnh cực đoan. 

Tuy nhiên, trong khi ngài thực sự phát triển năng 
lượng vĩ đại và chánh niệm và đau đớn thé chát mà 
chúng mang lại không tác động tâm trí ngài, chúng 
cũng đem lai sự kiệt sức thé xác Ngài nhận ra rằng 
chúng không dẫn dén sự tỉnh thức. 


“Điều đó đã bao giờ xuất hiện trong ngài, bạch ngài 
Gotama đức lớn, một cảm xúc hạnh phúc đến nỗi nó 
có thể xâm chiếm tâm ngài và duy trì? Điều đó đã bao 








tôn giả Gotama một khó thọ đến mức nó chi phối tâm 
lâu dài?” 


Này Aggivessana, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, 
tầm cầu tịch tĩnh vô thượng tối thắng, Ta tuần tự du 
hành qua nước Magadha và cuối cùng đến Uruvelà 
gần Senànigama. 

Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
nhàn tịnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một 
chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc 
bao bọc dễ dàng đi khất thực. 

Này Aggivessana, Ta nghĩ: “Thật là một địa điểm khả 
ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh 
chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung 
quanh có làng mạc bao boc dễ dàng di khát thực. Thật 
là một chỗ thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tinh 
cần có thể tinh cần tu tập.” 

Này Aggivessana, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ 
rằng: “Nơi đây thật thích hợp để tinh cần tu tập.” 


Này Aggivessana, bấy giờ khởi lên trong Ta ba ví dụ 
chưa từng được nghe từ trước. 

[Tức là, như một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa, được 
thả vào trong nước, không thể dùng để nhen lửa, 
nhưng một khúc cây khô thì có thể nhen lửa, do vậy 
chi] 

những sa-món và bà-la-môn”Ï sóng xả ly các dục vé 
thân, và những ai mà nói tâm đã hoàn toàn trấn áp và 
đoạn trừ tham đắm dục, luyến ái dục, mê say dục, 
khao khát dục, và bức sốt dục, dù họ có cảm thọ hay 
không đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt do bởi 
tinh cần, họ cũng có thể chứng đắc tri kiến vô thượng 
chánh giác.... 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Ta hãy: nghién ráng, 
dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm ức ché tâm, trán áp 
tâm, và đánh bại tâm.” 

Này Aggivessana, nghiền răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
hong, Ta lấy tâm ức chế tâm, trán áp tâm, và đánh bại 
tâm. Này Aggivessana, khi Ta làm vậy, mồ hôi toát ra 
từ nách của ta. 

Này Aggivessana, như một người lực sĩ nắm lấy một 





feeling so painful that it could invade his mind and 
remain?' 


'Aggivessana, searching for what is wholesome, 
seeking the supreme state of sublime peace, ! 
wandered by stages through the Magadhan country 
until eventually | arrived at Uruvelà near Senänigama. 

There | saw an agreeable piece of ground, a 
delightful grove with a clear-flowing river with pleasant, 
smooth banks and nearby a village for alms resort. 

Aggivessana, | considered: "Agreeable is this piece 
of ground; delightful is the grove with a clear-flowing 
river with pleasant, smooth banks and nearby a village 
for alms resort. This place will indeed serve for the 
striving (spiritual exertion) of a clansman intent on 
striving." 

Aggivessana, | sat down there with the thought: "This 
will serve for striving." 


Aggivessana, now these three similes occurred to me 
spontaneously, never heard before. 

[Namely that, just as a submerged or damp piece of 
sappy wood cannot be set alight with a fire-drill, but a 
dry one can be set alight, so only] 


those renunciants and brahmins/! who live bodily 
withdrawn from sensual pleasures, and whose sensual 
desire, affection, infatuation, thirst, and fever for 
sensual pleasures has been fully abandoned and 
suppressed internally, whether or not they feel painful, 
racking, piercing feelings due to exertion, they are 
capable of knowing and seeing and supreme 
awakening. ... 


Aggivessana, | considered: "Suppose, with my teeth 
clenched and my tongue pressed against the roof of my 
mouth, | beat down, constrain, and crush mind with 
mind?" 

Aggivessana, so with my teeth clenched and my 
tongue pressed against the roof of my mouth, | beat 
down, constrained, and crushed mind with mind. 
Aggivessana, while | did so, sweat ran from my 


130 





giờ xuất hiện trong ngài, bạch ngài Gotama đức lón, 
một cảm xúc đau đớn đến nỗi nó có thể xâm chiếm tâm 
ngài và duy trì? 


“Này Aggivessana, tìm những gì là thiện lành, kiếm 
trạng thái tuyệt diệu của an lạc tối thượng, ta đã lang 
thang nhiều đoạn đường toàn bộ vương quốc Ma-kiệt- 
đà (Magadha) cho đến khi dần dàn ta đến rừng khó 
hanh (Uruvelä) gần làng Senani (Senanigama). 

Ở đó, ta thấy một mảnh đất xứng ý, một khu rừng 
đáng thích với dòng sông chảy trong sạch có hai bờ 
nhẹ nhàng và hoan hỷ và gần đó có ngôi làng tiện lợi 
cho việc khất thực. 

Này Aggivessana, ta xem xét: “Xứng ý là mảnh đất 
này; đáng thích là khu rừng với dòng sông chảy trong 
sạch có hai bờ nhẹ nhàng và hoan hỷ và gần đó có 
ngôi làng tiện lợi cho việc khát thực. Noi này sẽ thật sự 
phục vụ cho nỗ lực (có gắng tâm linh) của một thành 
viên thị tộc có ý định nỗ lực.” 

Này Aggivessana, ta ngồi xuống đó với ý nghĩ rằng: 
“Đây sẽ phục vụ cho sự nỗ lực.” 


Này Aggivessana, bây giờ, ba ví dụ này xảy ra đối 
với ta một cách tự nhiên, chưa từng nghe trước đây. 

[Tên chúng là, giống như miếng gỗ đầy nhựa sống 
âm ướt hoặc bị chìm không thể đốt được bởi khoan 
lửa, nhưng gỗ khô thì có thể đốt được, chỉ như vậy] 

Các Sa-môn và Bà-la-môn^0 sóng thé xác không 
thoát khỏi dục lạc giác quan và những ai mà tham 
muốn giác quan, cảm xúc, tham đắm, thèm khát và lên 
sốt về vui thích giác quan được từ bỏ và kiềm nén bên 
trong, dù họ có cảm giác đau đớn, đau nhói, hay 
không, cảm giác nhức nhối do gắng sức, nhưng họ có 
khả năng thấy biết và tỉnh thức tối thượng... 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử, với răng ta 
ghì chặt, lưỡi ta ép mạnh lên vòm họng, ta đánh xuống, 
ghìm và ép tâm với tâm?” 

Này Aggivessana, vậy với răng ta ghì chặt, lưỡi ta ép 
mạnh lên vòm họng, ta đánh xuống, ghìm và ép tâm 
với tâm. Này Aggivessana, trong khi làm như vậy, mồ 
hôi chảy từ hai nách ta. 

Này Aggivessana, giếng như người đàn ông manh 








người ốm yếu đằng đầu hay vai, có thé ức ché, trấn 
áp, và đánh bại người ấy, cũng vậy, nghiền răng, dán 
chặt lưỡi lên nóc họng, Ta lấy tâm ức chế tâm, trấn áp 
tâm, và đánh bại tâm, và mồ hôi toát ra từ nách của ta. 


[Lặp lại:] Này Aggivessana, dầu cho Ta có nỗ lực tinh 
cần không mệt mỏi, dựng lập chánh niệm liên tục 
không gián đoạn, nhưng thân Ta vẫn bị kích động và 
căng thẳng do bởi Ta bị kiệt sức bởi sự tinh tấn khổ sở. 
Nhưng khó thọ ấy khởi lên trong Ta mà không chỉ phối 
tâm ta và tồn tục. 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thiền nín 
thở.”“2 Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng và mũi. 

Này Aggivessana, trong khi Ta làm vậy, thì một tiếng 
gió kinh khủng nỗi lên, ngang qua lỗ tai. 

Này Aggivessana, ví như tiếng động kinh khủng phát 
ra từ ống bễ đang thổi của người thợ sắt, cũng vậy, 
trong khi Ta nín thở vô, và thở ra bằng mũi và tai, thời 
một tiếng gió kinh khủng nói lên, ngang qua lỗ tai.... 
[Láp lại] 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền 
nín thở.” Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi, 
và tai. Trong khi Ta làm như vậy, thì có những cơn gió 
kinh khủng nỗi lên đau nhói trong đầu Ta. 

Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ chém đầu 
Ta với một thanh kiếm sắc bén, trong khi Ta nín thở vô, 
thở ra, qua miệng, mũi và tai, thì có ngọn gió kinh 
khủng nói lên dau nhói trong đầu Ta.... [Lặp lai] 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền 
nín thở.” Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi 
và tai, Trong khi làm như vậy, Ta cảm giác đau đầu 
một cách kinh khủng. 

Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ láy môt 
dây nit bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết 
mạnh, cũng vậy, trong khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, mũi, và tai, ta cảm giác đau đầu một cách 





armpits. 

Aggivessana, just as a strong man might seize a 
weaker man by the head or shoulders and beat him 
down, constrain him, and crush him, so too, with my 
teeth clenched and my tongue pressed against the roof 
of my mouth, | beat down, constrained, and crushed 
mind with mind, and sweat ran from my armpits. 


[Refrain:] Aggivessana, although tireless energy was 
aroused in me and unremitting mindfulness was 
established, my body was overwrought and strained 
because | was exhausted by the painful striving. But 
such painful feeling that arose in me did not invade my 
mind and remain. 


Aggivessana, | considered: "Suppose | practise the 


breathless meditation?" "2 So I stopped the in-breaths 
and out-breaths through my mouth and nose. 

Aggivessana, while | did so, there was a loud sound 
of winds coming out from my ear holes. 

Aggivessana, just as there is a loud sound when a 
smith's bellows are blown, so too, while | stopped the 
in-breaths and out-breaths through my nose and ears, 
there was a loud sound of winds coming out from my 
ear holes. ... [Hefrain] 


Aggivessana, | considered: "Suppose | practise 
further the breathless meditation?" So | stopped the in- 
breaths and out-breaths through my mouth, nose, and 
ears. While | did so, violent winds cut through my head. 

Aggivessana, just as if a strong man were pressing 
against my head with the tip of a sharp sword, so too, 
while | stopped the in-breaths and out-breaths through 
my mouth, nose, and ears, violent winds cut through 
my head. ... [Refrain] 


Aggivessana, | considered: "Suppose | practise 
further the breathless meditation?" So | stopped the in- 
breaths and out-breaths through my mouth, nose, and 
ears. While | did so there were violent pains in my 
head. 

Aggivessana, just as if a strong man were tightening 
a tough leather strap around my head as a headband, 
so too while | stopped the in-breaths and out-breaths 


131 





nám láy người yếu đuối bằng đầu hay vai và đánh hắn 
ta xuống, ghì chặt hắn ta, ép hắn ta, cũng vậy, với răng 
ta ghì chặt, lưỡi ta ép mạnh lên vòm họng, ta đánh 
xuống, ghim và ép tâm với tâm, mồ hôi chảy từ hai 
nách ta. 


[Đoạn lặp lại] Này Aggivessana, mặc dù nỗ lực 
không mệt mỏi được xuất hiện trong ta và niệm biết 
không ngừng được thiết lập nhưng thân thé ta bị mệt 
rã rời và căng thẳng bởi vì ta bị kiệt sức bằng gắng sức 
đau đớn. Nhưng cảm xúc đau đớn như thế xuất hiện 
trong tâm đã không xâm chiếm tâm ta và duy trì. 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta thực hành 
thiền nín thó?"4 Vì vậy, ta dừng việc thở vào và thở ra 
bằng miệng và mũi. 

Này Aggivessana, trong khi ta làm vậy, có một âm 
thanh to lớn của các cơn gió đến từ hai lỗ tai của ta. 

Này Aggivessana, giếng như âm thanh bùng lớn khi 
gầm của thợ rèn thở dốc, cũng vậy, trong khi ta dừng 
hơi thở vào và hơi thở ra bằng mũi và tai, có một âm 
thanh to lớn của các cơn gió xuất ra từ hai lỗ tai ta... 
[Đoạn lặp lại] 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta thực hành 
thiền nín thở xa hơn nữa?” Vì vậy, ta dừng việc thở 
vào và thở ra bằng miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có nhiều cơn đau đớn khủng khiếp trong đầu ta. 

Này Aggivessana, giống nhu thé có người mạnh mẽ 
kéo căng dây da dẻo dai xung quanh đầu ta như dải 
buộc đầu, cũng vậy, khi ta dừng thở vào, thở ra qua 
miệng, mũi và tai thì có những cơn đau đớn kinh khủng 








kinh khüng.... [Láp lại] 


Này Aggivessana, ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền 
nín thở.” Rồi ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi và 
tai. Trong khi ta làm vậy, một ngọn gió kinh khủng cắt 
ngang bụng của ta. 

Này Aggivessana, ví như một người đồ té thiện xảo 
hay đệ tử người đồ té cắt ngang bụng với một con dao 
cắt thịt bò sắc bén, cũng vậy, khi Ta nín thở vô, thở ra, 
ngang qua miệng, mũi và tai, một ngọn kinh khủng cắt 
ngang bụng của Ta.... [Láp lại] 


Này Aggivessana, ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền 
nín thở.” Rồi Ta nín thở vô, thở ra qua miệng, mũi và 
tai. Trong khi Ta làm như vậy, thì có một sức nóng kinh 
khủng khởi lên trong thân Ta. 

Này Aggivessana, ví như hai người lực sĩ sau khi 
nắm lấy cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, 
đốt người ấy trên một hố than hừng, cũng vậy, trong 
khi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, qua mũi và qua 
tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân 

a.... [Láp lại] 


Này Aggivessana, bấy giờ chư thiên thấy Ta liền nói: 
“Sa-môn Gotama đã chết rồi.” Một số chư thiên nói: 
"Sa-món Gotama chưa chết, nhưng sắp sửa chết.” Một 
số chư thiên nói: “Sa-môn Gotama chưa chết, cũng 
không phải sắp chết. Ngài là vị A-la-hán, đời sống của 
một A-la-hán là như vậy.” 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Ta hãy hoàn toàn 
tuyệt thuc."73 Rồi chư Thiên đi đến Ta và nói: “Thưa 
Ngài, chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Nếu Ngài làm vậy, 
chúng tôi sẽ đỗ các món ăn chư thiên qua các lỗ chân 
lông của Ngài, và nhờ vậy Ngài vẫn sống.” 

Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Nếu Ta hoàn toàn 
tuyệt thực và chư thiên này đỗ các món ăn chư thiên 
qua các lỗ chân lông của Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, 
như vậy Ta tự dối Ta.” Vậy nên Ta bác bó chư thiên ấy 
và nói: “Không cần như vậy.” 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy ăn cực kỳ ít, 





through my mouth, nose, and ears, there were violent 
pains in my head. ... [Refrain] 


Aggivessana, | considered: "Suppose | practise 
further the breathless meditation?" So | stopped the in- 
breaths and out-breaths through my mouth, nose, and 
ears. While | did so, violent winds carved up my belly. 

Aggivessana, just as if a skiled butcher or his 
apprentice were to carve up an ox's belly with a sharp 
butcher's knife, so too while | stopped the in-breaths 
and out-breaths through my mouth, nose, and ears, 
violent winds carved up my belly. ... [Refrain] 


Aggivessana, | considered: "Suppose | practise 
further the breathless meditation?" So | stopped the in- 
breaths and out-breaths through my mouth, nose, and 
ears. While | did so, there was a violent burning in my 
body. 

Aggivessana, just as if two strong men were to seize 
a weaker man by both arms and roast him over a pit of 
hot coals, so too, while | stopped the in-breaths and 
out-breaths through my mouth, nose, and ears, there 
was a violent burning in my body. ... [Refrain] 


Aggivessana, now the gods who saw me said: "The 
renunciant Gotama is dead." Some gods said: “The 
renunciant Gotama is not dead, he is dying." And other 
gods said: "The renunciant Gotama is neither dead nor 
dying; he is an arahant (worthy one), for such is the 
way arahants dwell." 

Aggivessana, | considered: 


"Suppose | practise 


entirely cutting off food?”“Ö Then gods came to me and 
said: "Sir, do not practise entirely cutting off food. If you 
do so, we shall infuse heavenly food into the pores of 
your skin and this will sustain you." 

Aggivessana, | considered: "If | claim to be 
completely fasting while these gods infuse heavenly 
food into the pores of my skin and this sustains me, 
then | shall be lying." So | dismissed those gods, 
saying: "There is no need." 


Aggivessana, | considered: "Suppose | take very little 


132 





trong đầu của ta... [Đoạn lặp lại] 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta thực hành 
thiền nín thở xa hơn nữa?” Vì vậy, ta dừng việc thở 
vào và thở ra bằng miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, nhiều cơn gió khủng khiếp cắt xé bụng ta. 

Này Aggivessana, giông như thể một tay đồ tễ thiện 
xảo hoặc đồ đệ của hắn xẻ cắt bụng bò bằng con dao 
đồ té siêu bén, cũng vậy, khi ta dừng thở vào và thở ra 
bằng miệng, mũi và tai thì có nhiều cơn gió khủng 
khiếp cắt xé bụng ta... [Đoạn lặp lại] 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta thực hành 
thiền nín thở xa hơn nữa?” Vì vậy, ta dừng việc thở 
vào và thở ra bằng miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có cơn bùng cháy khủng khiếp trong thân thể ta. 

Này Aggivessana, gióng nhu thé hai người đàn ông 
mạnh mẽ tóm lấy người yếu đuối bằng cả hai tay, rồi 
quay hắn trên một lò than nóng, cũng vậy, trong khi ta 
dừng thở vào và thở ra bằng miệng, mũi và tai thì có 
cơn bùng cháy khủng khiếp trong thân thể ta... [đoạn 
lặp lại] 


Này Aggivessana, bấy giờ nhiều vị trời thấy ta như 
thế nói: “Sa-môn Gotama chết rồi.” Một số vị trời nói: 
“Sa-môn Gotama không chết, ngài sẽ chết.” Và một số 
vị trời khác nói: "Sa-món Gotama không chết cũng 
không sẽ chết; ngài là vị A-la-hán (bậc xứng đáng), v 
như thế là cách mà các A-la-hán cư trú.” 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta thực hành 
hoàn toàn cát bỏ thức ăn?”4#2 Sau đó, một số vị trời 
đến nói với ta: “Bạch Ngài, đừng thực hành hoàn toàn 
cắt bỏ thức ăn. Nếu Ngài làm vậy, chúng con sẽ truyền 
thức ăn trời vào trong lỗ chân lông của ngài và điều 
này sẽ duy trì sự sống cho ngài.” 

Này Aggivessana, ta xem xét: “Nếu ta tuyên bố hoàn 
toàn tuyệt thực trong khi những vị trời này truyền thức 
ăn của trời vào trong lỗ chân lông ta dé duy trì sự sống 
cho ta thì ta sẽ dối gạt.” Vì vậy, ta từ chối các vị trời 
này mà nói rằng: “Không cần đâu.” 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Giả sử ta lấy rất ít 








mỗi lần chỉ ăn một chút, như canh đậu xanh, canh đậu 
đen, canh đậu, hay canh đậu nhỏ.” Vậy nên Ta ăn cực 
kỳ ít, mỗi lần chỉ ăn một chút, như canh đậu xanh, canh 
đậu đen, canh đậu, hay canh đậu nhỏ. Trong khi làm 
vậy, thân Ta trở nên hết sức gây yếu. 

Vì Ta ăn quá ít: tay chân Ta trở thành như những 
cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo; bàn trôn của 
Ta trở thành như móng chân con lạc đà; phần xương 
sống phô bày của Ta giống như một dây chuỗi hạt; các 
xương sườn của Ta nhô ra, gầy mòn giống như rui cột 
một kho cũ không mái; con ngươi long lanh của Ta 
nằm sâu thẳm trong hốc mắt, giông như ánh nước long 
lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu; da 
đầu Ta trở thành nhăn nheo và khô cán như trái bí 
xanh đắng nhăn nheo và khó cán trong nắng gió.... 


Này Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, nên da bụng của 
Ta bám chặt đến xương sống; do vậy nếu Ta sờ da 
bụng, thì Ta đụng xương sống của mình và nếu Ta sờ 
xương sống, thì Ta đụng da bụng của mình. 

Này Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, nên nếu Ta đi đại 
tiện, hay đi tiểu tiện thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất. 
Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, nên nếu Ta muốn xoa dịu 
thân ta, bằng cách lấy tay xoa bóp chân tay, thì các 
lông tóc hư mục tận gốc rụng khỏi thân Ta khi Ta xoa 
bóp. 


Này Aggivessana, bấy giờ có người thấy ta liền nói: 
“Sa-môn Gotama có da đen.” Một số người nói: “Sa- 
môn Gotama, da không đen. Ngài có da màu nâu.” Một 
số người nói: “Sa-môn Gotama da không đen, hay 
xám; Ngài có da màu vàng sám." 

Này Aggivessana, cho đến mức độ như vậy, làn da 
vốn thanh tịnh, trong sáng của Ta bị hư hoại vì Ta ăn 
quá ft. 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Những sa-món hay 
bà-la-món nào trong quá khứ dà từng lãnh tho cám tho 
dau đớn, nhức nhói, dau nhức kịch liệt, thì cũng đến 
thế là cùng cực; không thể hơn nữa. 

Những sa-môn hay bà-la-môn nào trong vị lai sẽ lãnh 
thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt, thì 
cũng đến thế là cùng cực; không thể hơn nữa. 

Những sa-món hay bà-la-món nào trong hiện tại 
đang lãnh thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức 





food, a handful each time, whether of bean soup or 
lentil soup or vetch soup or pea soup?" So I took very 
little food, a handful each time, whether of bean soup or 
lentil soup or vetch soup or pea soup. While I did so, 
my body reached a state of extreme emaciation. 

Because of eating so little: my limbs became like the 
jointed segments of vine stems or bamboo stems; my 
backside became like a camel's hoof; the projections 
on my spine stood forth like corded beads; my ribs 
jutted out as gaunt as the crazy rafters of an old 
roofless barn; the gleam of my eyes sank far down in 
their sockets, looking like the gleam of water that has 
sunk far down in a deep well; my scalp shrivelled and 
withered as a green bitter gourd shrivels and withers in 
the wind and sun. 


Aggivessana, because of eating so little, my belly 
skin adhered to my backbone; thus if | touched my belly 
skin | encountered my backbone and if | touched my 
backbone | encountered my belly skin. 

Aggivessana, because of eating so little, if 1 
defecated or urinated, | fell over on my face there. 
Aggivessana, because of eating so little, if | tried to 
ease my body by rubbing my limbs with my hands, the 
hair, rotted at its roots, fell from my body as I rubbed. 


Aggivessana, now the people who saw me said: "The 
renunciant Gotama is black." Some people said: "The 
renunciant Gotama is not black; he is brown." Other 
people said: "The renunciant Gotama is neither black 
nor brown; he is golden-skinned." 

Aggivessana, so much had the clear, bright colour of 
my skin deteriorated through eating so little. 


Aggivessana, | considered: "Whatever renunciants 
and brahmins in the past have experienced painful, 
racking, piercing feelings due to exertion, this is the 
utmost; there is none beyond this. 

And whatever renunciants and brahmins in the future 
will experience painful, racking, piercing feelings due to 
exertion, this is the utmost; there is none beyond this. 

And whatever renunciants and brahmins at present 
experience painful, racking, piercing feelings due to 


133 





thức án, một nắm tay mỗi làn, dù đó là cháo đậu xanh 
hay cháo lăng, cháo đậu tằm, cháo đậu nhỏ?” Vì vậy, 
ta lấy rất ít thức ăn, một nắm tay mỗi lần, dù đó là cháo 
đậu xanh hay cháo lăng, cháo đậu tằm, cháo đậu nhỏ. 
Trong khi ta làm vậy, thân thể ta tiến đến trạng thái gầy 
mòn cùng cực. 

Bởi ăn quá ít: tay chân ta trở nên giống như hai đoạn 
dính của thân nho hay thân tre; lưng ta trở nên như 
móng guốc con lạc đà; các đốt sống lưng hiện ra như 
các chuỗi hạt; các xương sườn ta lòi ra hốc hác như rui 
cột kho thóc cũ không mái; tia mắt ta chìm sâu xuống 
trong các lỗ hốc, nhìn giống như tia nước bị chìm 
xuóng giếng. sâu; da đầu ta bị nhăn rối như trái khó qua 
xanh nhăn rối trong nắng gió. 


Này Aggivessana, bởi ăn quá ít nên da bụng của ta 
bị dính chặt với xương sống của ta. Do đó, nêu ta chập 
da bụng thì ta sẽ đụng xương sống và nếu ta chạm 
xương sống thì ta đụng da bụng của ta. 

Này Aggivessana, bởi vì ăn quá ít nên nếu ta đi đại 
tiện hay tiểu tiện thì ta ngã nhào sáp mặt ở đó. Này 
Aggivessana, vì ăn quá ít nên nếu ta có gáng làm dé 
chiu thán thé ta báng cách co xát tay chán báng tay thi 
tóc lông, bi mục nát ở góc, sẽ rụng khói thân thé ta khi 
cọ xát. 


Này Aggivessana, bây giờ, mọi người thấy ta nói 
rằng: “Sa-môn Gotama màu đen.” Một số nói: “Sa-môn 
Gotama không đen, ngài màu nâu.” Một số khác nói: 
“Sa-môn Gotama không đen cũng không nâu; ngài có 
da vàng.” 

Này Aggivessana, quá nhiều như thế về màu sắc 
sáng rõ ràng của da ta đã bị hư hỏng thông qua việc ăn 
quá ít. 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Bất cứ điều gì mà các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở quá khứ đã trải nghiệm cảm xúc 
đau đớn, hành hạ, nhức buốt do gắng sức, đây là cùng 
cực, không có gì vượt lên được. 

Và bất kỳ điều gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn trong 
tương lai sẽ đã trải nghiệm cảm xúc đau đớn, hành hạ, 
nhức buốt do gắng sức, đây là cùng cực, không có gì 
vượt lên được. 

Và bát kỳ điều gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn ở hiện 








kịch liệt, thì cũng đến thế là cùng cực; không thể hơn 
nữa. 


Nhưng dù hành khổ hạnh khốc liệt như vậy, Ta vẫn 
không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng các bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào 
khác dẫn đến giác ngộ? 

Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya l.240-246, 
dịch Anh G.A.S. 


L.14 Chiến thắng Ác ma cám dỗ 


Trong đoạn này, thần cám dỗ Mãra (cũng gọi là 
Namuci và Kanha; xem *LI.5 và 7) đi đến chỗ đức 
Gotama (chưa thành Phật) vào cuối giai đoạn khô hạnh 
của Ngài, thuyết phục Ngài từ bỏ cuộc sống xuát gia, 
đề trở lại cuộc sóng tại gia bình thường, mà vẫn có thé 
tạo thiện nghiệp và phước báo thế tục bằng các tế tự 
của Bà-la-môn giáo. 

Tuy nhiên, đức Gotama nói rằng Ngài không cần bắt 
kỳ phước nghiệp nào (tế tự không làm gia tăng phước 
nghiệp) và rằng Ngài sẽ chứng đắc bó-dé và giáo hóa 
nhiều dé tử. Ngài có đủ năm căn: tín, tán, niệm, định, 
và tué, và Ngài sẽ chiến thắng những đội quân’ của 
Mara. 


Ta cần hành tinh tán, bên sóng Ni-liên-thiền, nỗ lực 
tu tập thiền, an ón thoát khó ách. 

Ác ma (Namuci) đến gần Ta, nói những lời thương 
cảm: 'Ông ốm không dung sắc, ông đã gần chết rồi. 


Ông một ngàn phần chết, chỉ một phần còn sống. 
Hãy sống, sống tốt hơn. Sẽ tạo các công đức. 


Như ông sống Phạm hạnh, hãy đốt lửa tế tự, hãy 
chất chứa công đức. Ông tinh tấn làm gì? 


Đường tinh tán khó di; khó hành, khó đến đích." Nói 





exertion, this is the utmost; there is none beyond this. 


But by this racking practice of austerities | have not 
attained any superhuman distinction in knowing and 
seeing worthy of the noble ones. Could there be 
another path to awakening? 

Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.240—246, 
trans. G.A.S. 


L.14 Rebuffing the temptation of Mara 


In this passage, the tempter-deity Màra (also known 
as Namuci and Kanha; see "LI5 and 7) comes to 
Gotama (not yet a Buddha) at the end of his ascetic 
period, urging him to give up his renunciant life-style, 
and return to normal lay life in which he could generate 
beneficial karma and its worldly benefits by carrying out 
Brahmanical sacrifices. 

Gotama, though, says he has no need of any more 
beneficial karma (not that doing sacrifices would add to 
this), and that he is set to attain awakening and teach 
many disciples. He has the five faculties of faith, vigour, 
mindfulness, meditative concentration and wisdom, and 
will conquer Mãra s 'army' of moral and spiritual faults. 


Devoting to striving, while | was meditating near the 


river Nerañjara making a great effort, for the 
attainment of the security from bondage, 

Namuci approached me, uttering seemingly 
compassionate wordsl: “You are thin, of bad 


complexion; death is near you. 


There are one thousand parts of death in you; only 
one part of you is life. Live, sir, life is better. If you live, 
you will make beneficial karma. 


Practising the holy life and performing the fire 
sacrifice, you could heap up much beneficial karma. 
What do you want with striving? 


The road to striving is hard to travel, hard to perform, 
134 





tai dang trái nghiệm cảm xúc đau đớn, hành ha, nhức 
buôt do găng sức, đây là cùng cực, không có gì vượt 
lên được. 


Nhưng bằng việc thực hành tra tán ép xác này ta đã 
không đạt được bát ky sự khác biệt siêu nhân nào 
trong việc thấy biết đáng kính của các bậc thánh. Có 
thể có con đường khác dẫn đến giác ngộ? 


(Đại kinh Saccaka: Kinh Trung bộ |. 240-246, do 
G.A.S. dịch tiếng Anh). 


L.14. Cự tuyệt sự cám dỗ của Ma vương 


Trong đoạn này, thần cám dỗ ma vương (cũng được 
biết là Namuci và Kanha; xem LI. 5 và LI. 7) đến 
Gotama (chưa thành Phát) vào lúc cuối giai đoạn khó 
hạnh, xúi giục ngài từ bỏ phong cách đời sống Sa-môn 
và trở về đời sống thế tục bình thường mà trong đó 
ngài có thé tăng trưởng thiện nghiệp và những lợi ích 
thế gian của nó bằng tiến hành các lễ nghi Bà-la-môn. 

Gotama, mặc dù, nói ngài không cần bát cứ nghiệp 
thiện nào nữa (không phải rằng thực hành hiến tễ sẽ 
thêm thiện nghiệp này) và rằng ngài nhất quyết đạt 
được tỉnh thức và truyền dạy nhiều đệ tử. Ngài có năm 
căn niềm tin, tinh tắn, chánh niệm, tập trung thiền dinh 
và trí tuệ và sẽ chiến thắng “đội quân” ma vương về lỗi 
lầm tâm linh và đạo đức. 


Tận sức cho việc nỗ lực, trong khi ta đang thiền gần 
sông Ni-liên- thiền (Neranjana), tinh tán vĩ dai, dé đạt 
được sự an ôn thoát sự ràng buộc. 

Namuci tiến đến ta, thốt lên những lời có vẻ như 
thương xót!: “Ngài trở nên ốm o, da dẻ xấu tệ; cái chết 
đang đến gần ngài. 


Có một ngàn phần chết trong ngài; chỉ một phần ngài 
là sống. Hãy sống, thưa ngài, sống thì tốt hơn. Nếu 
ngài sống, ngài sẽ tạo nhiều nghiệp thiện. 


Thực hành đời sống thánh hạnh và thực hiện việc 
hiến tế lửa, ngài có thể chất đầy nhiều nghiệp thiện. 
Ngài muốn gì bằng khó hạnh áy? 


Con đường khó hạnh thật khó dé mà di, khó mà thực 








lên những kệ này, Ác ma đứng gần Phật. 


Ác ma nói như vậy, Thế Tôn đáp như sau: 'Quyén 
thuóc ké buóng lung! Ác Ma, nguoi muón gi? 


Lượng phước dù rất nhỏ, Ta cũng không cần đến. Ác 
Ma, ngươi nén nói, cho ai cán phước ây. 


Tín, tinh tấn, trí tuệ, thảy đều có trong Ta. Người tinh 
tấn như Ta, ngươi hỏi gì lẽ sống? 


Gió sẽ làm khô cạn, cho đến các dòng sông. Làm 
sao khô cạn máu, khi Ta sông tinh tân? 


Dầu máu Ta khô cạn; mật, đàm khô, thịt rã; tâm ta 
càng tịnh tín, vững trú niệm, tuệ, định. 


Ta an trú nhu vậy, đạt cảm tho tối thượng, tâm không 
câu các dục, hãy quán chúng sanh tịnh. 


Dục, đội quân thứ nhất; không hỷ đội thứ hai; đói và 
khát thứ ba, thứ tư là khát ái. 

Năm, hôn trầm thụy miên; thứ sáu là sợ hãi; thứ bảy 
là nghi ngờ; tám, ngụy thiện, ngoan có. 


Lợi, danh và cung kính; thanh danh, lợi bất chính; ai 
khen mình chê người; là đội quân của ngươi. 


Đây đội quân Ác Ma, quân chiến đấu Kanha. Ai yếu, 
không thé thắng. Chiến tháng, được an lac. 





hard to achieve.’ Saying these verses, Māra stood near 
the Buddha. 


To Māra who spoke thus, the Blessed One said this: 
'Kinsman of the negligent, evil one, you have come 
here for your own purpose. 


| do not have even the slightest need of (more) 
beneficial karma; Māra ought to speak to those who do 
have the need of it. 


Faith, vigour, and wisdom are found in me. Why do 
you ask me, one who is thus devoted to striving, about 
life? 


This wind would dry up even the streams of the 
rivers; why should my blood, of one devoted to striving, 
not be dried up? 


When my blood is being dried up, then the bile and 
phlegm are dried up. When the flesh wastes away, the 
mind becomes clearer, and all the more my 
mindfulness and wisdom and meditative concentration 
stand firm. 


While | dwell like this, having reached the highest 
feeling, my mind has no regard for sensual pleasures. 
See a being's pure state. 


Sensual pleasures are your first army; discontent is 
called your second; your third is hunger and thirst; the 
fourth is called craving. 

Dullness and lethargy are your fifth; the sixth is called 
fear; your seventh is vacillating doubt; hypocrisy and 
obstinacy are your eighth. 


Gain, reputation, honour, and whatever fame is 
falsely received, and whoever both extols himself and 
disparages others, that is your army. 


Namuci, that is the striking force of Kanha. One who 
is not a hero cannot conquer it, but having conquered it 
one obtains happiness. 


135 





hién, khó mà thành tuu." 
vương đứng gân đức Phát. 


Nói những câu kệ này, ma 


Đối với ma vương nói như thế, đức Thế Tôn đã nói 
lời này: “Này người bà con xâu ác lơ dénh, bạn dên 
đây vì mục đích của riêng mình. 


Ta không có thậm chí nhu cầu nhỏ nhất (nhiều hơn) 
của nghiệp thiện; ma vương phải nói với những ai thật 
sự cân nó. 


Niềm tin, tinh tán và trí tuệ được thấy trong ta. Tại 
sao bạn hỏi ta, người tận hiến cho sự nỗ lực như thế, 
về cuộc sống? 


Ngọn gió này có thể thậm chí làm khô cạn các dòng 
sông; tại sao máu của ta, của người hiên dâng cho sự 
nó lực, không nên bị can? 


Khi máu của ta trở nên khô cạn thì nước ói và đờm 
dãi cũng trở nên khô cạn. Khi da thịt ta gầy mòn thì tâm 
ta trở nên rõ ràng hơn và tất cả chánh niệm nhiều hơn 
và trí tuệ và thiền định sẽ đứng vững vàng. 


Trong khi ta an trú như vậy, sau khi đạt được cảm 
giác cao nhật ây thì tâm ta không có liên hệ gì dén thú 
vui giác quan. Thây trạng thái thanh tịnh của một chúng 
sanh. 


Dục lạc giác quan là quân đội đầu tiên của ngươi; bất 
mãn là đội quân thứ hai; và thứ ba là đói khát ái; thứ tu 
là tham ái. 

Hôn trầm và thụy miên là đội quân thứ năm; thứ sáu 
là sợ hãi; thứ bảy là hoài nghỉ; đạo đức giả và bướng 
bỉnh là đội quân thứ tám của ngươi. 


Lợi dưỡng, danh vọng, cung kính và bất kỳ điều gì 
được nhận được một cách sai lầm và bất kỳ ai tán 
dương chính mình và chê bai người khác, đó là đội 
quân của ngươi. 


Này Namuci, đó là sức mạnh nói bật của Kanha. Một 
người không phải anh hùng thì không thể chiến thắng 
nó, nhưng sau khi chiến thắng nó, ta sẽ đạt được an 








Ta ôm có muñja?7^ Đủ rồi, đời sống này. Ta thà chết 
chiến đấu, còn hơn sống chiến bại. 


Sa-môn, bà-la-môn, biến mắt trong trận này, họ sao 
biêt đường di, bậc thiện đức đang di. 


Thấy quân Ma dàn khắp, Ác ma cùng quân voi, Ta 
bước vào chiên trận, chớ đề Ta thôi chạy. 


Đội quân của nhà ngươi, trời, người đều không 
tháng; Ta phá băng trí tuệ, như đá đập bát sành. 


Tự tại nhiếp tâm tư, trụ vững trên chánh niệm, Ta du 
hành các nước, giáo huán nhiêu đệ tử, 


Tinh cần không buông lung, hành theo lời Ta day; bát 
chấp nguoi, ho đi đến nơi không sầu ưu.” 


(Ác ma:) 'Ta bảy năm từng bước, dõi theo sau Thế 
Tôn, không tìm thấy khuyết điểm, vị Giác ngộ chánh 
niệm. 


Ta thấy qua bay quanh, hòn đá trong như mỡ, tưởng 
đây cái gì mêm, tưởng đây cái gì ngọt. 


Không tìm thấy vị ngọt, qua bay khỏi chỗ đó. Như 
qua mô hòn đá, Ta rời Gotama.’ 


Bị sầu muộn đè nặng, Ma buông rơi tì-bà, dạ-xoa này 
thát chí, biên mát khỏi chỗ này. 





Should | wear mufija grass?/4 l've had enough of life 
here. Death in battle is better for me than that | should 
be conquered and live. 


Plunged into this battle some renunciants and 
brahmins are not seen, and they do not know the road 
by which those with good vows go. 


Seeing the army arrayed all around, and Mara with 
his elephants, | shall go forth into battle. Do not move 
me from my place. 


That army of yours which the world together with the 
gods cannot overcome, I shall break with wisdom, as if 
breaking an unfired pot with a stone. 


Bringing my thoughts under control, making my 
mindfulness well-established, | shall wander from 
kingdom to kingdom, training many disciples. 


Those vigilant devoted performers of my teaching will 
go, despite you, to where, having gone, they will not 
grieve.’ 


(Māra:) For seven years | have followed the Blessed 
One step by step. | have not obtained an opportunity 
against the perfectly awakened Buddha who possesses 
mindfulness. 


| once saw a bird circling a stone which looked like 
fat, thinking: "Perhaps we shall find something soft 
here; perhaps there may be something sweet." 


Not obtaining anything sweet, the bird went away 
from there. Like the crow that attacked the stone and 
became despondent, we, after attacking Gotama and 
becoming despondent, will go away.' 


Overcome by grief, the lute fell from Mara's armpit, 


and that discouraged spirit disappeared on that very 
spot. 


136 





lac. 


Ta có nén mác áo có munja?43 Ta có dü cuóc sóng 
ở đây. Cái chết trong cuộc chiến còn tốt hơn là ta bị 
thất bại mà sống. 


Lao mình vào cuộc chiến này, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn không được nhìn tháy và họ không biệt con 
đường mà những người có tâm nguyện tôt đã đi. 


Thấy đội quân này dàn trận tất cả các hướng và ma 
vương với các con voi của mình, ta tiên lên trong cuộc 
chiên. Không được kéo ta ra khỏi nơi này. 


Đội quân ấy của ngươi mà cả thế gian cùng với các 
cõi trời không thê vượt qua, ta sẽ phá bỏ chúng bằng 
trí tuệ, gióng như đập vỡ bình gạch bằng cục đá vậy. 


Kiểm soát tư tưởng ta, làm chánh niệm được khéo 
thiệt lập, ta lang thang từ vương quóc này đên vương 
quóc khác, huán luyện nhiêu đệ tử. 


Những người thực hành hết mình thận trọng đó về 
lời dạy của ta sẽ đi đến nơi, mặc dù người, sau khi đi, 
họ sẽ không đau khô nữa.” 


(Này ma vương:) Đã bảy năm ta theo đức Thế Tôn 
từng bước. Ta đã không kiêm được một cơ hội nào 
chóng lại đức Phật hoàn toàn tinh giác sở hữu chánh 
niệm. 


Ta đã từng thấy con chim lượn quanh cục đá trông 
có vẻ béo bở mà nghĩ rằng: “Có lẽ ta sẽ tìm cái gì đó 
mềm mềm ở đây; có lẽ có cái gì đó ngọt ngọt ở đây.” 


Không lấy được bát kỳ cái gi ngọt, con chim ấy đi 
khỏi nơi đó. Giống như con quạ tấn công cục đá ây rồi 
trở nên thất vọng, chúng ta, sau khi tấn công Gotama 
rồi trở nên thất vọng, rồi cũng bỏ đi. 


Bị đè lên bởi sầu muộn, đàn tì-bà rơi khỏi nách ma 
vương, ma thất chí đó biến mắt ngay trên điểm đó. 








Padhàna Sutta: Sutta-nipáta 425-449, dich Anh 
G.A.S. 


Giác ngô và kết quả 


L.15 Chứng nhập các tầng định, hôi ức những 
đòi quá khứ cùng với nghiệp tạo tác, và đắc giải 
thoát cứu cánh 


Trong đoạn này đức Phật thuật chuyện thành chánh 
giác. Sau giai đoạn tu khó hạnh, và gần như bỏ cuộc, 
Ngài đã tự hỏi liệu có pháp tu hiệu quả nào khác có 
khả năng dẫn đến giác ngộ hay không. 

Vào lúc đó, Ngài nhớ lại một trạng thái thiền đã từng 
chứng nhập lúc thiếu thời: cáp đầu tiên trong bón thiền 
(Úhãna: xem *Th.140), có hy và lạc phát sinh do ly duc. 
Do đó Ngài quyết định lập lại trạng thái này xem như 
phương pháp dẫn đến giác ngộ. 

Rõ ràng như được nêu trong những đoạn khác, trạng 
thái thiền này có thé đạt được bằng phương pháp như 
niệm hơi thở, chúng ta có thé tháy rằng đạo của Ngài 
bấy giờ là quán chiếu rõ trên thân, chứ không phải chỉ 
đạt đến các trạng thái định vô sắc hoàn toàn siêu việt 
thân thé, hoặc khó hạnh cực đoan ức ché thân bằng ý 
chí khóc liệt. 


Sau đó, Ngài phục hồi sức khỏe thé chát bằng cách 
chám dứt nhịn ăn dé có thé tiếp tục lần lượt chứng đắc 
bốn thiên. Rồi y cứ trên thiền thứ tư cực kỳ định fĩnh 
không cáu nhiễm, dễ vận dụng, Ngài nhớ lại vô só đời 
quá khứ, tháy các chúng sanh khác lúc báy giờ tái sanh 
tùy theo nghiệp của họ, 

và sau đó, cho đến điểm quyết định, bằng chánh trí 
Ngài thấy biết như thực chân lý khó của tôn tại, nguyên 
nhân của thân khó và tâm khó, thấy , rõ chân lý khó diệt, 
và con đường dẫn đến khó diệt: bón Thánh dé, Chân 
Lý của Bác Thánh, mà sau đó trở thành bài Pháp đầu 
tiên của Ngài. 

Tri kiến như thực vé Thánh dé thứ ba, khó diệt, tất 
yếu dẫn đến chứng đắc Niết-bàn, và do đó diệt tận tất 
cả tập khí ô nhiễm vốn là chướng ngại giải thoát. Báy 
giờ Ngài tự thấy là đã giác ngộ, đã thành Phát. 





Padhãna Sutta: Sutta-nipata 425—449, trans. G.A.S. 


The awakening and its aftermath 


L.15 Attaining the meditative absorptions, seeing 
past lives and the working of karma, and attaining 
liberation 


In this passage the Buddha recalls his awakening / 
enlightenment. After his ascetic period, and nearly 
giving up, he had wondered if there was another, 
effective way to awakening. 

At that point, he remembered a meditative state he 
had entered some time in his youth: the first of four 
meditative absorptions (jhànas: see ”Th.140), which 
was happy and joyful, but nothing to do with sensual 
pleasures or any negative state of mind. He thus 
decided to revisit this state as a way through to 
awakening. 

Given that it is clear from other passages that this 
would have been attained by a practice such as 
mindfulness of breathing, we can see that his path now 
became one of careful awareness of the body, rather 
than attaining formless states which completely 
transcended the body, or extreme asceticism that went 
for forceful and wilful mastery of the body. 


He then regained physical health by ending his fast, 
so that he could go on to attain the four meditative 
absorptions in turn, then from the great stillness and 
sensitivity of the fourth absorption, remembered many 
of his countless past lives, saw how other beings were 
then being reborn according to the quality of their 
karma, their actions, 

and then, most crucially, attained direct insight into 
the painful nature of conditioned existence, what 
originated such states and their mental and physical 
pains, how they end, and the path to this: these four 
Truths of the Noble Ones (often called ‘Noble Truths’) 
later became the subject of his first teaching. 

Insight into the third of them entailed the realization of 
nirvana, and hence the ending of the intoxicating 
inclinations that are a barrier to this. He thus saw that 
he was now awakened. He was a Buddha. 


137 





(Kinh Padhana: Kinh tập 425-449, do G.A.S. dịch 
tiêng Anh). 


SỰ TỈNH THÚC VÀ KÉT QUẢ SAU ĐÓ 


L.15. Thành tựu các tầng thiền định, thấy được 
các kiép quá khứ, vận hành của nghiệp và thành 
tựu giải thoát 


Trong đoạn này, đức Phật nhớ lại sự tỉnh thức / giác 
ngộ của ngài. Sau giai đoạn khó hạnh của mình, gân 
như bỏ cuộc, ngài đã tự hỏi liệu rằng có con đường 
khác hiệu quả dẫn đến sự tỉnh thức. 

Vào lúc đó, ngài nhớ trạng thái thiền mà ngài đã thâm 
nhập lúc ngài còn nhỏ: cáp độ đầu tiên của bón cáp độ 
thiền định (Jhànas: xem Th. 140), rát hạnh phúc và 
hoan hỷ mà không có cái gì làm với dục lạc giác quan 
hay bát kỳ trạng thái tiêu cực nào của tâm. Do đó, ngài 
quyết dinh quay trở lại trang thái này như là con đường 
đưa đến sự tỉnh thức. 

Được nêu ra rõ ràng từ các đoạn văn khác, điều này 
sẽ đạt được bằng sự thực hành như chánh niệm hơi 
thở thì chúng ta có thé tháy rằng con người của ngài. 
Bây giờ, trở thành một trong những tỉnh thức cần trọng 
về thân, hơn là thành tựu các trạng thái vô sắc hoàn 
toàn vượt trên thân, hoặc khó hạnh cùng cực đi đến sự 
ép buộc và hành xác thân thé. 


Ngay sau đó, cũng lấy lại được sức khỏe thé chát 
bằng việc chám dứt nhịn ăn dé ngài có thé tiếp tục đạt 
được bón tầng. thiên theo chiều, sau đó, từ sự định tĩnh 
và nhạy bén về tầng thiền thứ tư, nhớ được nhiều kiếp 
trong vô số kiếp quá khứ của ngài, tháy được cách các 
chúng sanh khác bị sinh trở đi trở lại theo đặc tính 
nghiệp của họ, hành động của họ, 

rồi sau đó, quan trọng nhất, đạt được tuệ quán trực 
tiếp trong bản chất khỗ đau của sự hiện hữu có điều 
kiện (hữu vi), điều gì phát khởi những trang thái như 
thế và các nói đau thân thé và tinh thần của ho, làm 
Sao chüng chám dứt và con đường đến đây: bón chân 
lý của các bậc Thánh (thường được gọi là “sự thật 
thánh”). Sau đó, trở thành chủ đề của lời dạy đầu tiên 
của ngài. 

Tuệ tri về chân lý thứ ba kéo theo sự nhận diện niết- 
bàn và kết quả là chám dứt các khuynh hướng say đắm 








Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta nhớ lại, trong khi 
phụ thân Ta, thuộc dòng Sakka (Thích-ca), đang cày 
ruộng, và Ta đang ngôi dưới bóng mát cây hồng táo 
(jambu / cây diêm-phù), Ta ly dục, ly pháp ác bát thiện, 
chứng nhập và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc phát sanh do ly dục cùng với tầm và tứ. 

Đạo lộ này có thể dẫn đến giác ngộ chăng? Này 
Aggivessana, tiếp theo hồi ức ấy, ý thức này khởi lên: 
‘Dây thực là đạo lộ đưa đến giác ngô’. 


Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: ‘Sao Ta lại sợ lạc thọ 
này, phát sanh do ly dục, ly pháp bát thiện?” Này 
Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: 'Ta không sợ lạc thọ này, 
phát sanh do ly dục, ly pháp bắt thiện'. 


Rồi, này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Thật không dễ gì 
có được lạc thọ ấy, với thân thể cực kỳ gầy ốm như thế 
này. Vậy Ta hãy ăn thức ăn thô?' Rồi Ta ăn thức ăn 
thô: cơm và cháo chua. 


Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm tỳ-kheo đang hầu 
Ta” suy nghĩ: 'Nếu sa-môn Gotama chứng pháp, ông 
sẽ nói cho chúng ta biết. Nhưng, này Aggivessana, khi 
thấy Ta ăn thức ăn thô, cơm và cháo, các vị ấy chán 
ghét và rời bỏ Ta, nghĩ rằng: 'Sa-môn Gotama nay 
sống xa hoa, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống xa hoa’. 


Này Aggivessana, sau khi ăn thức ăn thô và phục hồi 
thé lực, Ta ly dục, ly pháp ác bát thiện, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, 
tồn tại mà không chiếm đoạt tâm Ta. 





Aggivesana, | considered: ‘I recall that when my 
father the Sakyan was occupied, while | was sitting in 
the cool shade of a rose-apple tree, secluded from 
sensual pleasures, secluded from unwholesome states, 
| entered and dwelled in the first meditative absorption, 
which is comprised of the joy and easeful pleasure 
associated with mental application and examination, 
and born of seclusion. 

Could this be the path to awakening?' Aggivessana, 
then following on that memory was the realization: ‘This 
indeed is the path to awakening.' 


Aggivessana, | considered: ‘Why am | afraid of that 
easeful pleasure that has nothing to do with sensual 
pleasures and unwholesome states?’ Aggivessana, | 
considered: ‘I am not afraid of that easeful pleasure 
that has nothing to do with sensual pleasures and 
unwholesome states.’ 


Aggivessana, | considered: ‘It is not easy to attain 
that easeful pleasure with a body so excessively 
emaciated. Suppose | ate some solid food: some boiled 
rice and porridge?' And | ate some solid food: some 
boiled rice and porridge. 


Aggivessana, now at that time five monks were 


waiting upon me, 75 thinking: ‘If our renunciant Gotama 
achieves some higher state, he will inform us.’ But, 
Aggivessana, when I ate the boiled rice and porridge, 
the five monks were disgusted and left me, thinking: 
"The renunciant Gotama now lives luxuriously; he has 
given up his striving and reverted to luxury.' 


Aggivessana, when | had eaten solid food and 
regained my strength, then, secluded from sensual 
pleasures, secluded from  unwholesome states, | 
entered and dwelled in the first meditative absorption, 
which is comprised of the joy and easeful pleasure 
associated with mental application and examination, 
But such pleasant feeling that arose in me did not 


138 





là rào cán dói vói diéu này. Do dó, ngài dà tháy ráng 
ngài chưa được tỉnh thức. Ngài là đức Phát. 


Này Aggivesana, ta xem xét: “Ta nhớ lại rằng khi cha 
ta dòng Thích-ca bị chiếm giữ, trong khi ta đang ngồi 
dưới bóng cây hồng táo, an tránh khỏi các khoái lạc 
giác quan, an tránh khỏi các trạng thái bất thiện, ta đã 
thâm nhập và an trú trong tầng thiền đầu tiên bao gồm 
hỷ và lạc đi cùng với việc tìm kiếm tinh thần và suy xét, 
sinh ra án trú. 

Điều này có thể là con đường đến sự tỉnh thức?” Này 
Aggivessana, sau đó, theo ký ức đó là sự nhận diện: 
“Đây thực sự là con đường dẫn đến sự tỉnh thức.” 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Tại sao ta sợ trạng 
thái hoan lạc thanh thản mà không làm gì với dục lạc 
giác quan và các trạng thái bất thiện?” Này 
Aggivessana, ta xem xét: “Ta không sợ rằng hoan lạc 
thanh thản không có bát kỳ điều gì làm với các duc lạc 
giác quan và các trang thái bát thiện.” 


Này Aggivessana, ta xem xét: “Thật không dễ dàng 
gì dé dat được sự an lạc thanh thản ấy với thân thé 
quá gầy mòn được. Giả sử ta ăn một vài thức ăn loại 
cứng: một vài gạo luộc và cháo?” Ta đã ăn một vài 
thức ăn loại cứng: một vài gạo luộc và cháo. 


Này Aggivessana, bấy giờ vào lúc đó năm vị tu sĩ 
đang đợi ta4 và nghĩ rằng: “Nếu Sa-món Gotama của 
chúng ta thành tựu một số trạng thái thiền cao hơn thì 
ngài sẽ nói với chúng ta.” Nhưng, này Aggivessana, khi 
ta ăn gạo luộc và cháo, năm vị tu sĩ khia cảm thấy thất 
vọng rồi bỏ ta đi, nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama bây giờ 
sống xa hoa; ngài đã từ bỏ sự nỗ lực của mình và quay 
trở lại sự xa hoa.” 


Này Aggivessana, khi ta ăn thức ăn loại cứng và lấy 
lại sức mạnh, sau đó, án tránh các thú vui giác quan, 
án tránh các trạng thái bát thiện, ta đã thâm nhập và an 
trú vào tầng thiền thứ nhất, bao gồm hỷ lạc đi với tìm 
kiếm tinh thần (tầm) và quán xét (tứ). Nhưng cảm xúc 
hỷ lạc đó xuất hiện trong ta không xâm chiếm tâm ta và 
duy trì. 








Diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên 
nơi ta, được tồn tại mà không chỉ phối tâm Ta. 


Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác lạc 
mà các bậc thánh nói là an trú lạc với xả và niệm, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Nhưng lạc thọ như vậy khởi 
lên nơi ta, được tồn tại mà không chỉ phối tâm Ta. 


Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại 
mà không chiếm đoạt tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ 
vững, không dao động, Ta hướng tâm đến túc mạng 
minh. 

Ta nhớ lại các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 

"Tai chó kia, Ta có tén nhu váy, dóng ho nhu váy, 
giai cáp nhu vậy, cám thọ khó lac nhu vậy, tuổi thọ 
nhu váy; 

và sau khi chét tai chó kia, Ta tái sanh tai chó no; và 
tai chó áy, Ta có tén nhu váy, dóng ho nhu váy, giai 
cáp nhu váy, cảm thọ khó lac như váy, tuổi thọ như 
vậy; và sau khi chét tai chó no, Ta tái sanh tai dây.’ 

Như vậy, cùng với những đặc điểm chung và riêng, 





invade my mind and remain. 


With the stilling of mental application and 
examination, | entered and dwelled in the second 
meditative absorption, which is comprised of the joy 
and easeful pleasure born from a composed, 
concentrated state, devoid of mental application and 
examination, bringing inner clarity, being a one-pointed 
state of mind. But such pleasant feeling that arose in 
me did not invade my mind and remain. 


With non-attachment towards joy, | dwelled with 
equanimity, being mindful and with clear 
comprehension, | experienced happiness with the 
body; and | entered and dwelled in the third meditative 
absorption of which the noble ones declare: “he is 
possessed of equanimity, he is mindful, a person 
abiding in happiness.’ But such pleasant feeling that 
arose in me did not invade my mind and remain. 


Having previously given up pleasure and pain, with 
the disappearance of happiness and unhappiness, ! 
entered and dwelled in the fourth meditative absorption, 
which is without any pleasant or painful (feeling) and 
purified by equanimity and mindfulness. But such 
pleasant feeling that arose in me did not invade my 
mind and remain. 


When my mind was thus composed, purified, bright, 
without blemish, the defilements removed, malleable, 
wieldy, steady and attained to imperturbability, 1 
directed it to knowledge of the recollection of past lives. 

| recollected my manifold past lives, that is, one birth, 
two births, three births, four births, five births, ten births, 
twenty births, thirty births, forty births, fifty births, a 
hundred births, a thousand births, a hundred thousand 
births, many eons of world-contraction, many eons of 
world-expansion, many eons of world-contraction and 
expansion: 

"There | was so named, of such a clan, with such an 
appearance, such was my nutriment, such my 
experience of pleasure and pain, such my lifespan; 

and passing away from there, | was reborn 
elsewhere; and there too | was so named, of such a 
clan, with such an appearance, such was my nutriment, 


139 





Với sự định tĩnh của chú y và quán xét tinh thần, ta 
đã thâm nhập và an trú trong tầng thiền thứ hai, bao 
gồm hỷ lạc sinh ta từ trạng thái tập trung điềm tĩnh, 
không có chú ý và quán xét tinh thần, mang lại sự sáng 
tỏ bên trong, có trạng thái nhất tâm. Nhưng cảm giác 
hỷ lạc ấy xuất hiện trong ta mà không xâm chiếm tâm 
ta và duy trì. 


Với việc không dính mắc đến hỷ, ta đã an trú trong 
xả, chánh niệm tỉnh giác, ta trải nghiệm hạnh phúc về 
thân; và ta thâm nhập và an trú trong tầng thiền thứ ba 
mà các bậc thánh tuyên bố: “Ngài sở hữu trạng thái xả, 
ngài chánh niệm, người an trú trong hạnh phúc.” 


Sau khi lúc trước đã từ bỏ niềm vui và đau khổ, với 
việc bién mát hạnh phúc và không hạnh phúc, ta thâm 
nhập và an trú trong tàng thiền thứ tư, không có bát ky 
hỷ lạc hay đau đớn (cảm xúc) nào và được thanh tịnh 
bởi cảm giác xả và chánh niệm. Nhưng cảm xúc hỷ vui 
ấy xuất hiện trong ta không có xâm chiếm tâm ta và 
duy trì. 


Khi tâm ta được điềm tĩnh như thế, thanh tịnh, sáng 
nhẹ, không vết nhơ, các phiền não được loại trừ, dễ 
uốn, dễ sử dụng, vững vàng và đạt được đến sự điềm 
tĩnh, ta hướng nó đến tuệ tri nhớ về các đời sống quá 
khứ. 

Ta nhớ lại nhiều đời sống quá khứ của ta, một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều kiếp 
thành, nhiều kiếp trụ, nhiều kiếp thành trụ: 

“Ở đó ta có tên nhu vậy, thuộc bộ lạc như vậy, với 
sự xuất hiện như vậy, sự nuôi dưỡng của ta như vậy, 
trải nghiệm của ta về vui buồn như vậy, tuổi thọ của ta 
như vậy; 

Sau khi qua đời như vậy ở đó, ta tái sanh ở nơi khác; 
và ở đó, ta cũng được đặt tên như thế, thuộc bộ lạc 
như thế, với sự xuất hiện như thế, sự nuôi dưỡng của 








Ta nhớ lại nhiều đời sống quá khứ. 


Này Aggivessana, đó là minh thứ nhất mà Ta đã 
chứng trong canh đầu của đêm ấy. Vô minh diệt, minh 
sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại mà 
không chiếm đoạt tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ 
vững, không dao động, Ta hướng tâm đến sanh tử trí. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, vượt quá loài người, Ta 
thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấp hèn và cao 
sang, xinh đẹp và thô xấu, hạnh phúc và bát hạnh, Ta 
biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã tạo: 

những chúng sanh có những ác hành về thân, ngữ 
và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; 

còn những chúng sanh nào có những thiện hành về 
thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, 
sinh thiên.’ 

Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh, vượt quá loài 
người, Ta thấy chúng sanh chết đây sanh kia, tháp hèn 
và cao sang, xinh đẹp và thô xấu, hạnh phúc và bắt 
hạnh, Ta biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã tạo. 


Này Aggivessana, đó là minh thứ hai mà Ta đã 
chứng trong canh giữa của đêm ấy. Vô minh diệt, minh 
sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không 





such my experience of pleasure and pain, such my 
lifespan; and passing away from there, | was reborn 
here.’ 

Thus with their aspects and particulars | recollected 
(many of) my manifold past lives. 


Aggivessana, this was the first true knowledge 
attained by me in the first watch of the night. Ignorance 
was banished and true knowledge arose, darkness was 
banished and light arose, as happens in one who 
dwells diligent, ardent, and resolute. 

But such pleasant feeling that arose in me did not 
invade my mind and remain. 


When my mind was thus composed, purified, bright, 
without blemish, the defilements removed, malleable, 
wieldy, steady, and attained to imperturbability, I 
directed it to knowledge of the passing away and 
rebirth of beings. 

With the divine eye, which is purified and surpasses 
the human, | saw beings passing away and being 
reborn, of a low or high status, beautiful and ugly, 
fortunate and unfortunate, and | understood how beings 
fare on according to their actions (karma) thus: 

‘These beings who behaved wrongly by body, 
speech, and mind, who reviled the noble ones, held 
wrong view, and undertook actions based on wrong 
view, with the dissolution of the body, after death, have 
been reborn in a state of misery, in a bad destination, in 
the lower world, even in hell; 

but these beings who behaved well by body, speech, 
and mind, who did not revile the noble ones, who held 
right view, and undertook action based on right view, 
with the breakup of the body, after death, have been 
reborn in a good destination, in a heavenly world.’ 

Thus with the divine eye, which is purified and 
surpasses the human, | saw beings passing away and 
being reborn, of a low or high status, beautiful and ugly, 
fortunate and unfortunate, and | understood how beings 
fare on according to their actions. 


Aggivessana, this was the second true knowledge 
attained by me in the middle watch of the night. 
lgnorance was banished and true knowledge arose, 


140 





ta nhu thé, trải nghiệm của ta vé vui buồn nhu thé, tuổi 
thọ của ta nhu thé; Sau khi qua đời nhu thé ở đó, ta 
được tái sanh ở đây.” 

Do đó, với các phương diện và đặc thùủ, ta đã nhớ lại 
(nhiều trong số) các kiếp sống quá khứ của ta. 


Này Aggivessana, đây là tuệ minh thật sự đầu tiên 
mà ta thành tựu trong canh đầu tiên của đêm. Vô minh 
đã bị xua đuổi, tuệ minh thực sự phát khởi, bóng tối đã 
bị xua tan, ánh sáng xuất hiện, như khi diễn ra trong 
người an trú tinh cần, nhiệt tâm và kiên định. 

Nhưng cảm giác hỷ lạc đó xuất hiện trong ta không 
xâm chiếm tâm ta và duy trì. 


Khi tâm ta được điềm tĩnh như thế, thanh tịnh, sáng 
nhẹ, không vết nhơ, các phiền não được loại trừ, dễ 
uốn, dễ sử dụng, vững vàng và đạt được đến sự điềm 
tĩnh, ta hướng nó đến tuệ tri nhớ về sự qua đời và tái 
sanh của các chúng sanh. 

Với con mắt trời, thanh tịnh và siêu việt qua con 
người, ta thấy các chúng sanh qua đời và tái sanh, 
thuộc địa vị thấp hoặc cao, đẹp và xấu, may mắn và 
bất hạnh và ta hiểu cách các chúng sanh đi tiếp theo 
hành nghiệp của mình (karma) như thế này: 

“Những chúng sanh có hành vi sai trái bằng thân thể, 
lời nói và tâm ý, chửi rủa các bậc thánh, khư giữ quan 
điểm sai lầm và thực hiện các hành động dựa vào 
quan điểm sai lầm, với sự tan rã của thân thể, sau khi 
chết, đã tái sanh trong trạng thái của khổ đau, nơi đến 
xấu, thế giới biên giới, thậm chí ở địa ngục; 

nhưng những chúng sanh này có hành vi tốt đẹp bởi 
thân thể, ngôn ngữ và tâm ý, không mắng nhiếc các 
bậc thánh, có quan kiến đúng đắn và thực hiện hành 
động dựa trên tầm nhìn chân chánh, khi rời bỏ xác 
thân, sau khi chết, đã tái sanh ở cảnh giới tót đẹp, vào 
cảnh giới cõi trời.” 

Do đó, với con mắt trời, thanh tịnh và siêu việt qua 
con người, ta thấy các chúng sanh qua đời và tái sanh, 
thuộc địa vị thấp hoặc cao, đẹp và xấu, may mắn và 
bất hạnh và ta hiểu cách các chúng sanh đi tiếp theo 
hành nghiệp của mình. 


Này Aggivessana, đây là tuệ minh thật sự thứ hai mà 
ta thành tựu được vào canh giữa của đêm. Vô minh đã 
bị xua duói, tuệ minh thực sự phát khởi, bóng tối đã bi 








phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Nhưng lạc thọ như vậy 
khởi lên trong Ta, tôn tại mà không chiêm đoạt tâm Ta. 


Với tâm dinh tinh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ 
vững, không dao động, Ta hướng tâm dén lậu tận 
trí." Ta biết như thật: 


‘gây là khổ; 'đây là nguyên nhân của khổ; ‘dây là 
khó diệt; 'đây là con đường dân dén khó diệt; “đây là 
những lậu hoặc; 


'đây là nguyên nhân của lậu hoặc; “đây là lậu hoặc 
diệt; “đây là con đường dẫn đên lậu hoặc diệt”. 


Biết vậy, thấy như vậy, tâm Ta giải thoát khỏi dục lậu, 
giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. 


Đã giải thoát và biết rằng: “Ta đã giải thoát. Ta như 
thực biết rằng: 'Sanh/7 đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời 
sóng nào khác nữa.' 


Này Aggivessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng 
trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, 
ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, 
tồn tại mà không chiếm đoạt tâm Ta. 


Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya l.246-249, 


dich Anh G.A.S. 





darkness was banished and light arose, as happens in 
a one who dwells diligent, ardent, and resolute. But 
such pleasant feeling that arose in me did not invade 
my mind and remain. 


When my mind was thus composed, purified, bright, 
without blemish, the defilements removed, malleable, 
wieldy, steady, and attained to imperturbability, l 
directed it to knowledge of the destruction of the 


intoxicating inclinations.“8 | directly knew as it really is: 


"This is the painful’; this is the origin of the painful; 
this is the cessation of the painful; ‘this is the way 
leading to the cessation of the painful'. 


| directly knew as it really is: 'These are the 
intoxicating inclinations’; this is the origin of the 
intoxicating inclinations'; 'this is the cessation of the 
intoxicating inclinations'; 'this is the way leading to the 
cessation of the intoxicating inclinations’. 


When | knew and saw thus, my mind was liberated 
from the intoxicating inclination to sensual desire, from 
the intoxicating inclination to a way of being, and from 
the intoxicating inclination to ignorance. 


When it was liberated, there came the knowledge: ‘It 


is liberated.' | directly knew: 'Birth/" is destroyed, the 
holy life has been lived, what had to be done has been 
done, and there is nothing more to be done hereafter.' 


Aggivessana, this was the third true knowledge 
attained by me in the last watch of the night. lgnorance 
was banished and true knowledge arose, darkness was 
banished and light arose, as happens in one who 
dwells diligent, ardent, and resolute. But such pleasant 
feeling that arose in me did not invade my mind and 
remain. 

Mahà-saccaka Sutta: Majjihima-nikaya l.246-249, 
trans. G.A.S. 


141 





xua tan, ánh sáng xuất hiện, như khi diễn ra trong 
người an trú tinh cần, nhiệt tâm và kiên định. Nhưng 
cảm giác hỷ lạc đó xuất hiện trong ta không xâm chiếm 
tâm ta và duy trì. 


Khi tâm ta được điềm tĩnh như thế, thanh tịnh, sáng 
nhẹ, không vết nhơ, các phiền não được loại trừ, dễ 
uốn, dễ sử dụng, vững vàng và đạt được đến sự điềm 
tĩnh, ta hướng nó đến tuệ tri nhớ về sự kết thúc các 


khuynh hướng say làm.45 Ta trực tiếp biết như nó thực 
sự là: 


“Đây là khó;" “Đây là nguồn gốc của khó;" “Đây là sự 
két thúc của khó;" “Đây là con đường dân dén sự kết 
thúc của khô.” 


Ta trực tiếp biết như nó thực sự là: “Chúng là những 
khuynh hướng say làm;" “Đây là nguồn góc của những 
khuynh hướng say lầm;” “Đây là sự kết thúc của những 
khuynh hướng say lầm;” “Đây là con đường dẫn đến 
sự diệt tận của những khuynh hướng say lầm.” 


Khi ta thấy biết như thế, tâm ta giải thoát khỏi khuynh 
hướng say làm đối với dục lạc giác quan, khỏi dính 
mắc sai lầm đối với cách thức thực tại và khỏi khuynh 
hướng say lầm đối với vô minh. 


Khi được giải thoát, ở đó, xuất hiện tuệ tri: “Được giải 
thoát.” Ta trực tiếp biết: "Sanh46 đã được tiêu diệt, 
cuộc sông thánh hạnh đã được sông, điêu gì cán phái 
làm đã được hoàn thành và không còn gì nữa dé làm ở 
kiép sau." 


Này Aggivessana, đây là tué minh thật sự thứ ba 
duoc ta thành tuu vào canh cuói cüa dém. Vó minh dà 
bi xua duói, tué minh thuc su phát khói, bóng tói dà bi 
xua tan, ánh sáng xuất hiện, như khi diễn ra trong 
người an trú tinh cần, nhiệt tâm và kiên định. Nhưng 
cảm giác hỷ lạc đó xuất hiện trong ta không xâm chiếm 
tâm ta và duy trì. 


(Đại kinh Saccaka: Kinh Trung bộ |. 246-249, do 
G.A.S. dịch tiếng Anh). 








L.16 Hy lạc khi thấy đã chấm dứt vòng lưu 
chuyền sanh tử 


Ở đây, đức Phật cảm hứng hỷ lạc khi thấy đã dứt trừ 
khát ái nó lôi cuốn Ngài và các chúng sanh khác vào 
vòng lưu chuyền sanh tử khiến phải lãnh thọ thân khó 
tâm khó. 


Qua vô số luân hồi tái sanh,“Ö Ta tìm nhưng chẳng 
gặp kẻ dựng ngôi nhà này, “9 khổ sanh tử không 
ngừng. 


Này kẻ xây nhà, Ta đã thấy. Ngươi không còn xây 
nhà được nữa. Khung sườn bị phá vỡ, cột kèo đã ngã 
đô. Tâm dứt moi tác hành, khát ái đã diệt tận. 


Dhammapada 153-154, dịch Anh G.A.S. 


L.17 Đạt giác ngộ, chứng Niét-bàn 


Này các tỳ-kheo, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, tầm 
cầu đạo lộ vô thượng tối tháng an ón, Ta tuần tự du 
hành qua nước Magadha và cuối cùng đến Uruvelà 
gần Senànigama. 

Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
nhàn tĩnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một 
chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc 
bao bọc dễ dàng đi khất thực. 


Này Aggivessana, Ta nghĩ: “Thật là một địa điểm khả 
ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh 
chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung 
quanh có làng mạc bao boc dễ dàng di khát thực. Thật 
là một chỗ thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tinh 
cần có thể tinh cần tu tập.” 

Này Aggivessana, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ 
rằng: “Nơi đây thật thích hợp dé tinh cần tu tập.” 


Này các ty-kheo, rồi tự mình lệ thuộc sanh, sau khi 
biệt rõ sự nguy hai của cái bị sanh, tìm câu cái không 
sanh, vô thượng an ôn thoát khỏi các khô ách, Niét- 





L.16 Joy at finding the end of wandering on from 
life to life 


Here the Buddha expresses joy at having identified 
and ended the craving that had been driving him, like 
all beings, through repeated rebirths and the mental 
and physical pains that these bring. 


78 
79 


Through many a birth | wandered in samsāra, 


seeking, but not finding the builder of the house. 
Painful is repeated birth. 


O house-builder! You are seen. You shall build no 
house again. All your rafters are broken. Your ridge- 
pole is shattered. Mind is free from volitional 
constructions. Achieved is the destruction of cravings. 


Dhammapada 153-154, trans. G.A.S. 


L.17 Attaining nirvana on reaching awakening / 
enlightenment 


Monks, searching for what is wholesome, seeking the 
supreme state of sublime peace, | wandered by stages 
through the Magadhan country until eventually | arrived 
at Uruvelà near Senänigama. 

There | saw an agreeable piece of ground, a 
delightful grove with a clear-flowing river with pleasant, 
smooth banks and nearby a village for alms resort. 


Monks, | considered: 'This is an agreeable piece of 
ground; this is a delightful grove with a clear-flowing 
river with pleasant, smooth banks and nearby a village 
for alms resort. This will serve for the striving of a 
clansman intent on striving.’ 

And | sat down there, thinking: “This will serve for 
striving.’ 


Monks, then being myself subject to birth, having 
understood the danger in what is subject to birth, 
seeking the unborn supreme security from bondage, 


142 





L.16. Niềm vui lúc thấy được sự chấm dứt lang 
thang từ kiếp sống này sang kiếp sống khác 


Ở đây, đức Phật diễn tả niềm vui vào lúc xác định và 
chám dứt tham ái đã cám lái ngài, giống như tắt cả 
chúng sanh, thông qua nhiều kiếp tái sanh lặp lại và 
khó đau thân tâm mà những điều này mang lại. 


Thông qua bao kiếp sống ta lang thang trong luân 
hồi,” nhưng không tìm thấy kẻ làm nhà.48 Khổ đau là 
sự sanh ra lặp di lặp lại. 


Này kẻ làm nhà! Ngươi đã bị thấy. Ngươi sẽ không 
làm nhà được nữa. Tất cả rui nhà của ngươi đã bị bẻ. 
Cột kèo của người đã bị gãy đỗ. Tâm đã thoát khỏi sự 
tạo dựng ý chí. Thành tựu là sự kết thúc các tham ái. 


(Kinh Pháp cú 153-154, do G.A.S. dịch tiếng Anh). 


L.17. Chứng đắc niết-bàn, đạt được tỉnh thức / 
giác ngộ 


Này các Tỳ-kheo, tìm những điều thiện lành, kiếm 
trạng thái an lạc tối thượng, ta đã lang thang nhiều 
đoạn đường xuyên suốt vương quốc Ma-kiệt-đà 
(Magadha) cho đến khi dần dần ta đến được rừng Khổ 
hanh (Uruvelà) gần làng Senani (Senanigama). 

Ở đó, ta thấy một mảnh đất xứng ý, một khu rừng 
đáng thích với dòng sông chảy trong sạch có hai bờ 
nhẹ nhàng và hoan hỷ và gần đó có ngôi làng tiện lợi 
cho việc khất thực. 


Này các Tỳ-kheo, tôi đã xem xét: “Đây là một mảnh 
đất dễ chịu; đây là một khu rừng thú vị với dòng sông 
trong vắt với những bờ phẳng lặng dễ chịu và gần đó là 
một ngôi làng để khất thực. Nơi này sẽ thật sự phục vụ 
cho nỗ lực của một thành viên thị tộc có ý định nỗ lực.” 

Này Aggivessana, ta ngồi xuống đó với ý nghĩ rằng: 
“Đây sé phục vu cho sự nó lực.” 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, chính mình là chủ thể của 
sanh, biết được sự hiểm nguy trong điều gì là chủ thể 
của sanh, tìm kiếm sự an toàn tối thượng không sanh 








bàn, Ta đã chứng được cái không sanh, vô thượng an 
ồn thoát khỏi các khó ách, Niết-bàn; 

tự mình lệ thuộc già, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái không 
già, vô thượng an ổn khỏi các khó ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an 
ổn khỏi các khó ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái 
không bệnh, vô thượng an ón khói các khó ách, Niết- 
bàn; 

tự mình lệ thuộc chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ôn 
khỏi các khổ ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái 
không chết, vô thượng an Ön thoát khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; 

tu mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
sầu, tim cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách, Niết- bàn, Ta đã chứng được cái vô sầu, vô 
thượng an ón khỏi các khổ ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô 
thượng an ón thoát khói các khó ách, Niết-bàn, Ta dà 
chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, khói 
các khổ ách, Niết-bàn. 


Tri kiến khởi lên nơi ta: “Ta giải thoát không dao 
động. Nay là đời cuói cùng, không còn tái sanh đời nào 
nữa'. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjihima-nikaya 1.166—167, 
dịch Anh G.A.S. 


L.18 Tìm lại con đường cỗ xưa 


Trong đoạn này, đức Phật so sánh khám phá thánh 
đạo tám chi của Ngài, dẫn đến chám dứt già và chết, 
giống như việc khám phá lại một con đường dẫn đến 
một thành cô bị bỏ quên. 

Như những vị Phật quá khứ xa xưa, Ngài đã khám 
phá con đường dẫn đến Niết-bàn, và chỉ dạy nó cho 
người khác. 





nirvana, | attained the unborn supreme security from 
bondage, nirvana; 

being myself subject to ageing, having understood 
the danger in what is subject to ageing, seeking the 
unaging supreme security from bondage, nirvana, ! 
attained the unaging supreme security from bondage, 
nirvana; 

being myself subject to sickness, having understood 
the danger in what is subject to sickness, seeking the 
unailing supreme security from bondage, nirvana, ! 
attained the unailing supreme security from bondage, 
nirvana; 

being myself subject to death, having understood the 
danger in what is subject to death, seeking the 
deathless supreme security from bondage, nirvana, ! 
attained the deathless supreme security from bondage, 
nirvana; 

being myself subject to sorrow, having understood 
the danger in what is subject to sorrow, seeking 
sorrowless supreme security from bondage, nirvana, ! 


attained the sorrowless supreme security from 
bondage, nirvana; 
being myself subject to  defilement, having 


understood the danger in what is subject to defilement, 
seeking the undefiled supreme security from bondage, 
nirvana, | attained the undefiled supreme security from 
bondage, nirvana. 


The knowing and seeing arose in me: 'My liberation 
is unshakable. This is my last birth. Now there is no 
more repeated being.' 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikäya 1.166—167, 
trans. G.A.S. 


L.18 The rediscovery of an ancient path 


In the passage, the Buddha compares his discovery 
of the noble eightfold path, which goes to the cessation 
of the painful bundle of ageing and death etc., as like 
the re-discovery of a path to a forgotten ancient city. 

Like other long-past Buddhas before him, he had 
discovered the path to nirvana, and taught it to others. 


143 





thoát khói ràng buộc, niết-bàn (nirvàna); ta đã dat được 
an toàn tối thượng không sanh thoát khói ràng buộc, 
niết-bàn (nirvãna); 

chính mình là chủ thể của già, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gì là chủ thé của già, di tim sự an toàn 
tối thượng không già thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn, ta 
đã đạt được sự an toàn tối thượng không già thoát khỏi 
ràng buộc, niết-bàn; 

chính mình là chủ thé của bệnh, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gì là chủ thé của bệnh, tìm kiếm sự an 
toàn tối thượng không bệnh thoát khỏi ràng buộc, niết- 
bàn, ta đã đạt được sự an toàn tối thượng không bệnh 
thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn; 

chính mình là chủ thể của chết, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gì là chủ thé của chết, tìm kiếm sự an 
toàn tối thượng không chết thoát khỏi ràng buộc, ta đã 
đạt được sự an toàn tối thượng không chết thoát khỏi 
ràng buộc; 

chính mình là chủ thể của ưu sầu, biết được sự hiểm 
nguy trong điều gi là chủ thé của ưu sầu, tìm kiếm sự 
an toàn tối thượng không ưu sáu, niết-bàn, ta đã dat 
được sự an toàn tối thượng không uu sáu, niét-bàn; 

chính mình là chủ thể của phiền não, biết được sự 
hiểm nguy trong điều gì là chủ thể của phiền não, tìm 
kiếm sự an toàn tối thượng không phiền não thoát khỏi 
ràng buộc, niết-bàn, ta đã đạt được sự an toàn tối 
thượng không phiền não thoát khỏi ràng buộc, niết- 
bàn. 


Sự thấy biết xuất hiện trong ta: “Sự giải thoát của ta 
thì không thé lay động được. Đây là kiép sông cuói 
cùng của ta. Bây giờ, không còn tái sanh nữa.” 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bộ l|. 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


166-167, do 


L.18. Khám phá lại con đường có xưa 


Trong đoạn này, đức Phát so sánh sự khám phá của 
ngài về con đường thánh tám ngành hướng dén sự kết 
thúc nhóm khó đau của già và chết v.v.. . giống như 
khám phá lại con đường dẫn đến thành phó cô xưa đã 
bị lãng quên. 

Tựa như các Phật xa xưa khác trước ngài, đức Phật 
đã khám phá con đường đến niết-bàn rồi dạy đó cho 








Này các tỳ-kheo, ví như một người lang thang qua 
một cánh rừng, chợt thấy một con đường cũ, lối mòn 
xưa có nhiều người trong quá khứ đã từng di qua. 

Người ấy làn theo lối mòn ấy, bỗng thấy một có 
thành, một vương thành trong quá khứ có cư dân, với 
dày đủ khu vườn, rừng cây, hồ nước, và thành lũy; một 
nơi khả ái. 

Rồi người ấy về báo cáo cho vua hay đại thần của 
vua: ‘... Thưa tôn ông, hãy tái thiết có thành áy! 

Rồi vị vua hay đại thần của vua cho tái thiết ngôi 
thành ấy, và sau một thời gian thành ấy phát triển trở 
thành một đô thị phồn vinh, phát triển rộng lớn, dân cư 
đông đúc. 


Này các tỳ-kheo, cũng vậy, Ta đã thấy con đường cũ, 
một lối mòn xưa cũ mà các vị Chánh Đẳng Giác trong 
quá khứ đã đi qua. 

Con đường cũ, đạo lộ cũ ấy là gì? Đó chính là con 
đường có tám nhánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, 
chánh niệm, chánh định.... 


Ta đã đi theo con đường ấy và do vậy Ta chứng biết 
già chết; già chết tập khởi; già chêt đoạn diệt; con 
đường đưa đên già chêt đoạn diệt.... 


Sau khi chứng biết, Ta đã công bố cho các tỳ-kheo, 
tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di được biết. Này các tỳ- 
kheo, pham hạnh này đã phón vinh, phát triển rộng lớn, 
giữa chúng chư thiên và loài người. 


Nagara Sutta: Samyutta-nikaya 11.105—107, dich Anh 
G.A.S. 
L.19 Tôn kính Pháp 


Ở đây, đức Phật thấy rằng không có bát cứ ai có 
những phâm tính cao thượng hơn đề cho Ngài tôn kính, 





Monks, suppose a man wandering through a forest 
would see an ancient path, an ancient road travelled 
upon by people in the past. 

He would follow it and would see an ancient city, an 
ancient capital that had been inhabited by people in the 
past, with parks, groves, ponds, and ramparts, a 
delightful place. 

Then the man would inform the king or a royal 
minister of this and say: '... Sire, renovate that city! 

Then the king or the royal minister would renovate 
the city, and some time later that city would become 
successful and prosperous, well populated, filled with 
people, attained to growth and expansion. 


Monks, so too | saw the ancient path, the ancient 
road travelled by the perfectly awakened Buddhas of 
the past. 

What is that ancient path, that ancient road? It is just 
this noble eightfold path namely: right view, right 
resolve, right speech, right action, right livelihood, right 
effort, right mindfulness, and right meditative 
concentration. 


| followed that path and by doing so I have directly 
known ageing and death, its origin, its cessation, and 
the way leading to its cessation. ... 


Having directly known them, | have explained them to 
the monks, nuns, the male and female lay followers. 
Monks, this holy life has become successful and 
prosperous, extended, popular, widespread, well 
proclaimed among gods and humans. 


Nagara Sutta: Samyutta-nikaya 11l.105—107, trans. 
G.A.S. 


L.19 Honouring the Dhamma 


Here the Buddha sees that there is no person he can 
honour as superior to him in spiritual qualities, but that 


144 





tha nhân. 


Này các Tỳ-kheo, giả sử người lang thang qua một 
khu rừng sẽ thấy con đường có xưa, một con đường 
xưa cũ được mọi người lưu chuyền trong quá khứ. 

Vị Ấy theo nó rồi sẽ thấy một thành phó có xưa, một 
thủ phủ có xưa được mọi người cư trú trong quá khứ, 
với các khuôn viên, khu vườn, ao hồ và thành lũy, một 
nơi khả ái. 

Sau đó, vị ấy sẽ thông báo với nhà vua hoặc đại thần 
hoàng gia và thưa rằng: “Thưa Ngài, xin vui lòng khôi 
phục lại thành phố ấy!” 

Sau đó, nhà vua hay đại thần hoàng gia khôi phục lại 
thành phố ấy, rồi một thời gian sau, thành phố đó đã 
trở nên thành công và thịnh vượng, dân cư đông đúc, 
đầy ắp mọi người, thành tựu đến sự phát triển và mở 
rộng. 


Này các Tỳ-kheo, cũng vậy, ta đã thấy con đường cổ 
xưa, một con đường xưa cũ được các đức Phật giác 
ngộ hoàn toàn của quá khứ đã đi. 

Con đường cổ xưa đó, con đường xưa cũ đó là gì? 
Nó chính là con đường thánh tám ngành, đó là, tầm 
nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân 
chánh, nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng, chánh 
niệm, nỗ lực chân chánh, chánh định. 


Ta đã theo con đường ấy và bằng việc làm như vậy 
ta đã trực tiếp biết được sự già và chết, nguồn gốc của 
nó, sự kết thúc nó và con đường dẫn đến sự kết thúc 
của nó... 


Sau khi trực tiếp biết chúng, ta đã giải thích chúng 
với các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, nam nữ Phát tử. Này các 
Ty- kheo, đời sống thánh hạnh này đã trở nên thành tựu 
và thịnh vượng, mở rộng, phổ biến, lưu truyền, khéo 
được tuyên bố giữa trời và người. 

(Kinh Thành áp: Kinh Tương ưng II. 105-107, do 
G.A.S. dịch tiếng Anh). 


L.19. Tôn kính Pháp 


Ở đây, đức Phật thấy rằng không có người nào mà 
ngài có thê tôn kính là siêu việt hơn ngài trong các đặc 








và tháy rằng Ngài chỉ tôn kính Pháp mà Ngài đã giác 
ngộ. 

Phạm thiên Sahampati (chúa té thé giới Ta-bà), một 
vị Bắt hoàn’ tuói thọ rất dài dưới sự giáo hóa bởi một vi 
Phát quá khứ (Samyutta-nikaya V.232—233), xuát hiện 
trước Ngài và xác nhận rằng tắt cả chư Phát đều tôn 
kính Pháp. 


Một thời, Thế Tôn mới vừa giác ngộ, Ngài ở tại 
Uruvelà, trên bờ sông Nerañjarä, dưới gốc cây đa Mục 
duong (Ajapalanigrodha). 

Rói trong khi dóc cu nhàn tĩnh, tư tưởng sau đây 
khởi lên: 'Quả thật là khổ nếu sống không cung kính và 
không thuận tùng. Vậy Ta hãy sông y chỉ sa-môn hay 
Bà-la-món nào dé cung kính và thuận tùng?’ 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 'Vói mục đích làm cho tròn 
dày giới uán chưa được tròn dày, Tay chỉ một sa-món 
hay bà-la-môn để cung kính và thuận tùng. 

Nhưng trong thế gian này gồm chư thiên, Ma, Phạm 
thiên, cùng với dân chúng, các sa-môn, bà-la-môn, trời 
và người, Ta không thấy có một sa-môn hay bà-la-môn 
nào khác thành tựu giới uẫn hơn Ta mà ta có thể sống 
y chi dé cung kính và thuận tùng. 


Với muc đích làm cho tròn dày dinh uán chưa được 
tròn đầy... tròn dày tuệ uán chưa được dày đủ... tròn 
dày giải thoát uán chưa được đầy đủ... tròn dày giải 
thoát tri kiến uẫn chưa được dày đủ, Ta hãy sống y chỉ 
một sa-món hay bà-la-món dé cung kính và thuận 
tùng... 

Nhưng... Ta không thấy có một vị sa-môn hay bà-la- 
món nào khác thành tựu định uán [... cho đến giải thoát 
tri kiến uẫn] hơn Ta... 


Vậy Ta hãy sống y chỉ Pháp này mà Ta đã giác ngộ 
viên mãn, đề cung kính và thuận tùng? 


Báy giờ, bằng tâm tư của mình mà biết được tâm tu 





he should honour the Dhamma he has awakened to. 

The deity Brahmà Sahampati, a long-lived 'non- 
returner' who had been taught by a past Buddha 
(Samyutta-nikaya V.232-233), appears to him and 
confirms that all Buddhas honour Dhamma. 


On one occasion, when the Blessed One was newly 
awakened, he was staying at Uruvela on the bank of 
the river Nerafijara, at the foot of the Goatherd's 
Banyan tree. 

Then while he was alone and in seclusion, this line of 
thinking arose in his mind: 'One suffers if dwelling 
without reverence or deference. Now on what 
renunciant or brahmin can | dwell in dependence, 
honouring and respecting him?’ 


Then the Blessed One considered: 'It would be for 
the sake of perfecting the unperfected body of ethical 
discipline that | would dwell in dependence on another 
renunciant or brahmin, honouring and respecting him. 

However, in this world with its gods, mãras and 
brahmas, with its people, renunciants, brahmins, kings 
and the masses, | do not see another renunciant or 
brahmin more consummate in ethical discipline than l, 
on whom I could dwell in dependence, honouring and 
respecting him. 


It would be for the sake of perfecting the unperfected 
body of meditative concentration ... the unperfected 
body of wisdom ... the unperfected body of liberation ... 
the unperfected body of knowing and seeing of 
liberation that | would dwell in dependence on another 
renunciant or Brahmin ... 

However .. | do not see another renunciant or 
brahmin more consummate in these than |... 


What if | were to dwell in dependence on this very 
Dhamma to which | have fully awakened, honouring 
and respecting it? 


Then, having known with his own mind the mind of 
145 





tính tám linh, nhung ráng ngài nén tón kính pháp mà 
ngài đã giác ngộ. 

Phạm thiên Sahampati, "vi bát lai” có tuói thọ lâu đã 
từng được đức Phật quá khứ thuyết giáo (Kinh Tương 
ưng V. 232-233) xuất hiện trước ngài rồi khẳng địng 
rằng tắt cả các đức Phật đều tôn kính Pháp. 


Vào một thời, khi đức Thế Tôn vừa mới giác ngộ, 
ngài dang ngụ tại rừng Khổ hạnh (Uruvela) bên dòng 
sông Ni-liên-thiền (Nerafijara), dưới cội cây Banyan 
của người chăn dê. 

Sau đó, trong lúc ngài ở một mình và án trú, dòng 
suy nghĩ này xuất hiện trong tâm ngài: “Người sẽ đau 
khó nếu an trú mà không có lòng tôn trọng và Cung 
kính. Bây giờ, dựa vào Sa-môn, Bà-la-môn nào ta có 
thể an trú trong sự tôn trọng, cung kính và quy 
ngưỡng?” 


Sau đó, đức Thế Tôn xem xét: “Sẽ là lợi ích cho việc 
hoàn hảo của thân không hoàn hảo về nguyên tắc đạo 
đức mà ta sẽ an trú trong sự tôn kính đối với Sa-môn 
hay Bà-la-môn khác, tôn trọng và cung kính vị ấy. 

Tuy nhiên, trong thế gian này với các vị trời, vị ma, 
Bà-la-môn, với mọi người, Sa-môn, Bà-la-môn, vua 
chúa và dân chúng, ta không thấy vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn hoàn hảo về hạnh thánh hơn ta, để ta có thể an 
trú trong sự tôn kính, tôn trọng, cung kính vị ấy. 


Sẽ nên vì lợi ích cho việc hoàn hảo về thân không 
hoàn hảo của sự tập trung thiền định... thân không 
không hảo về trí tuệ... thân không hoàn hảo về sự giải 
thoát... thân không hoàn hảo về sự thấy biết giải thoát 
mà ta sẽ an trú tròn sự tôn kính dựa trên Sa-môn hay 
Bà-la-môn khác.. 

Tuy nhién.. la không thấy Sa-môn Xi Bà-la-môn 
nào hoàn hảo hơn ta về những điểm này.. 


Liệu rằng ta có thé an trú trong sự tôn kính dựa trên 
chính pháp này mà ta đã hoàn toàn giác ngộ, cung 
kính và tôn trọng nó? 


Sau đó, khi biết được bằng chính tâm mình về tâm 








của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ co duỗi cánh tay, 
Phạm thiên Sahampati bién mát khỏi Phạm thiên giới 
và hiện ra trước mặt Thế Tôn. 

Trật thượng y sang một phía vai, chắp tay hướng 
đến Thế Tôn, Phạm thiên bạch: 'Bạch Thế Tôn, sự thật 
là như vậy! Bạch Thiện Thệ, sự thật là như vậy!... 


Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai, chư Phật 
thời hiện tại, diệt khó cho nhiêu người. 


Hết thảy đã, đang, sẽ, sống cung kính Chánh Pháp. 
Pháp nhi là như vậy, Pháp tánh chư Phật-đà. 


Vì vậy, muốn lợi mình, mong cầu thành vĩ đại, hãy 
cung kính Chánh Pháp, ghi nhớ lời Phật day.’ 


Garava Sutta: Samyutta-nikaya |.138—-140 <304- 
306>,80 dịch Anh G.A.S. 


Phẩm đức viên mãn của đức Phật 
L.20 Như Lai 


Đoạn này giải thích rằng Phật là ‘Nhe Lai 
(Tathãgata), vi Di-nhu-váy hay Bén-nhu-váy.9! “Thế 
giới / thé gian' (loka) mà đức Phát đã siêu việt được mô 
tả trong các đoạn tuyên dịch phân tích thành chuỗi các 
kinh nghiệm: 

sáu giác quan (căn), các đối tượng giác quan (cảnh), 
và các thức giác quan (Samyutta-nikàya IV.52), nghĩa 
là tất cả những gì có thé nói thảy đều mang tính chát 
khổ, dù rất vi té (Samyutta-nikãya IV.38—40). 


Thế gian, Như Lai đã hiện chứng giác ngộ. Như Lai 
đã thoát ly hệ phược bởi thế gian. 

Thế gian tập khởi, Như Lai đã hiện chứng giác ngộ. 

Thế gian tập khởi, Như Lai đã đoạn. 

Thế gian diệt, Như Lai đã hiện chứng giác ngộ. Thế 





the Blessed One, just as a strong man might extend his 
bent arm or bend his extended arm, Brahmà 
Sahampati disappeared from the Brahma-world and 
reappeared in front of the Blessed One. 

Arranging his upper robe over one shoulder, he 
saluted the Blessed One with his hands before his 
heart and said to him: ‘Blessed One, so it is! Fortunate 
One, so it is! ... 


Awakened ones in the past, those in the future, and 
he who is the awakened one now, removing the sorrow 
of many, 


All have dwelt, will dwell, dwell, revering the true 
Dhamma deeply. This, for Buddhas, is the standard 
law. 


Hence, one who desires his own good, aspiring for 
greatness, should respect the true Dhamma deeply, 
recollecting the Buddhas’ teaching.’ 


Garava Sutta: Samyutta-nikaya 1.138-140 <304- 
306.9 trans, G.A S. 


The achievements and nature of the Buddha 
L.20 The Tathàgata 


This passage explains that the Buddha is the 


‘Tathāgata one who is Thus-gone or Thus-come 81 
The ‘world’ (loka) that the Buddha has transcended is 
elsewhere described as disintegrating processes of 
experience: 

Six senses, sensory objects, sensory consciousness, 
and the feelings that arise conditioned by sensory 
contacts (Samyutta-nikaya /V.52), i.e. all that is in some 
way painful, however subtly so (Samyutta-nikaya 
IV.38-40). 


The world has been fully understood by the 
Tathagata. From the world, the Tathagata is unfettered. 

The origination of the world has been fully 
understood by the Tathagata. 

The origination of the world has been abandoned by 


146 





của đức Thé Tôn, nhu người đàn ông manh mé duỗi 
cánh tay hay bẻ cánh tay dài, Phạm thiên Sahämpaii 
bién mát khởi trời Phạm thiên rồi xuất hiện trở lại trước 
đức Thế Tôn. 

Thu xếp chiếc áo trên của mình sang một vai, ngài 
kính lễ đức Thế Tôn với bàn tay để trước tim mà nói 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn, quả thật vậy! Bậc may mắn, 
quả thật váyl... 


Các bậc tỉnh thức ở quá khứ, các ở tương lai và vị là 
bậc tỉnh thức hiện tại, xóa bỏ sâu muộn của sô đông. 


Tất cả đều đã an trú, sẽ an trú, đang an trú, tôn kính 
pháp chân thật sâu sắc. Đây, đôi với các đức Phật, là 
định luật chuán muc. 


Cho nên, ai mong muốn thiện lành chính mình, cảm 
hứng về điêu vĩ đại, nên tôn trọng pháp chân thật sâu 
sắc, nhớ nghĩ lời dạy của đức Phật.” 


(Kinh Cung kính: Kinh Tương ưng |. 138-140 <304- 
306>,49 do G.A.S. dịch tiếng Anh). 


CÁC THÀNH TỰU VÀ BẢN CHÁT CỦA ĐỨC PHAT 
L.20. Như Lai 


Đoạn này giải thích đức Phật là “Như Lai,” người đến 
như thé hoặc đi như thé.90 Thé giới (loka) mà đức Phật 
đi xuống là nơi khác được mô tả như các giai đoạn hoại 
diệt của kinh nghiệm: 

sáu giác quan, các đối tượng giác quan, nhận thức 
giác quan và các cảm xúc xuất hiện có điều kiện bởi 
các tiếp xúc giác quan (Kinh Tương ưng IV. 52), nghĩa 
là tất cả trong một cách nào đó thì khó dau, tuy nhiên vi 
tế như vậy (Kinh Tương ưng IV. 38-40). 


Thế gian đã được Như Lai hiểu một cách hoàn toàn. 
Từ thế giới đó, Như Lai không bị trói buộc. 

Nguồn gốc của thế gian đã được Như Lai hiểu rõ một 
cách hoàn toàn. 

Nguồn gốc của thế gian đã được Như Lai từ bỏ. 








gian diệt, Như Lai đã tác chứng. 
Đạo tích thê gian diệt, Như Lai đã hiện chứng giác 
ngộ. Đạo tích thê gian diệt, Như Lai đã tu. 


Những gì, trong thế gian này gồm chư thiên, Ma, 
Phạm thiên, cùng với dân chúng, các sa-môn, bà-la- 
môn, trời và người, mà được thấy, được nghe, được 
cảm, được biết, được đạt đến, được tầm cầu, được ý 
tư sát, tất cả đều đã được Như Lai hiện chứng giác 
ngộ. Do vậy, được gọi là Như Lai. 


Từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác, đến đêm nhập vô du y  bát-Niét-bàn 
(anupadisesa-nibbàna), Những gi được Như Lai nói, 
tuyên bố, giải thích, những điều ấy chính thực là như 
vậy (tath'eva) và không thé sai khác. Do vậy, được gọi 
là Như Lai. 


Những gì Như Lai nói thảy đều tương ưng với những 
gì Nhu Lai làm (tathā-kārī), và những gì Nhu Lai làm 
thảy đều tương ưng với những gì Như Lai nói (fafhã- 
vàdi). Do vậy, được gọi là Nhu Lai. 


Trong thế gian này gồm chư thiên, Ma, Phạm thiên, 
cùng với dân chúng, các sa-môn, bà-la-môn, trời và 
người, Như Lai là đắng tối thắng tôn, vô năng thắng, 
toàn tri kiến, đại tự tại. Do vậy, được gọi là Như Lai. 


Loka Sutta: Itivuttaka 112, dịch Anh G.A.S. 
L.21 Như Lai xuất hiện thiện pháp xuất hiện 


Này các tỳ-kheo, có một người xuất hiện ở thế gian 
vì lợi ích, vì an lạc cho đa số, vì thương tưởng thế gian, 
vì lợi ích, vì an lạc, cho chư thiên và loài người. 

Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, vi A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Chính một người này. 





the Tathãgata. 

The cessation of the world has been fully understood 
by the Tathagata. The cessation of the world has been 
realized by the Tathagata. 

The path leading to the cessation of the world has 
been fully understood by the Tathagata. The path 
leading to the cessation of the world has been 
developed by the Tathagata. 


Whatever in this world with its gods, mãras and 
brahmas, with its people, renunciants, brahmins, kings 
and the masses, is seen, heard, sensed, cognized, 
attained, sought after, pondered by the intellect, that 
has been fully awakened to by the Tathagata. Thus he 
is called the Tathagata. 


From the night the Tathägata attains the 
unsurpassed full awakening, until the night (of his death 
when) he attains final nirvana in the nirvana-element 
with no fuel remaining, whatever the Tathagata has 
said, spoken, explained is just so (fath'eva) and not 
otherwise. Thus he is called the Tathagata. 


In accord with what the Tathagata says is what he 
does (fafhã-kãn), and in accord with what he does is 
what he says (fatha-vàdi) Thus he is called the 
Tathàgata. 


In this world with its gods, maras and brahmas, with 
its people, renunciants, brahmins, kings and the 
masses, the Tathägata is the unvanquished victor, the 
all-seeing, the wielder of power. Thus he is called the 
Tathàgata. 


Loka Sutta: Itivuttaka 121—122, trans. G.A.S. 


L.21 The Tathàgata as the one person that causes 
many good things to appear 


Monks, there is one person who arises in the world 
for the welfare of the many, for the happiness of the 
many, out of compassion for the world, for the good, 
welfare, and happiness of gods and humans. 

Who is that one person? It is the Tathagata, the 


147 





Sự kết thúc của thé gian đã được Nhu Lai hiểu rõ 
một cách hoàn toàn. Sự kết thúc của thế gian đã được 
Như Lai nhận ra. 

Con đường dẫn đến sự kết thúc của thế gian đã 
được Như Lai hiểu rõ hoàn toàn. Con đường dẫn đến 
sự kết thúc của thế gian đã được Như Lai phát triển. 


Bất kỳ điều gì trong thế gian này với các vị trời, ma, 
Phạm thiên, mọi người, Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa 
và quần chúng, đã được thấy, nghe, ngửi, nhận biết, 
thành tựu, tìm kiếm, cân nhắc bởi người trí, điều đó đã 
được giác ngộ hoàn toàn bởi Như Lai. Do đó, ngài 
được gọi là Như Lai. 


Từ đêm Như Lai đạt được sự tỉnh thức hoàn toàn 
siêu việt, cho đến đêm (ngài tịch diệt) ngài đã đạt được 
niết-bàn cuối cùng trong niết-bàn giới trong vô dư y 
niết-bàn, bất kỳ điều gì Như Lai đã nói, đã thuyết, đã 
giải thích thì là như vậy (fhafeva), không có gì khác. 
Do đó, ngài được gọi là Như Lai. 


Liên quan đến điều Như Lai nói là điều Như Lai làm 
(tatha-kari) và liên quan dén điêu Như Lai làm là điêu 
Như Lai nói (tatha-vadi). Do đó, ngài được gọi là Nhu 
Lai. 


Trong thế giới này với các vị trời, ma, Phạm thiên, 
mọi người, Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và quần 
chúng, Như Lai là bậc chiến thắng bắt bại, bậc thấy tất 
cả, bậc điều khiển quyền lực. Do đó, ngài được gọi là 
Như Lai. 


(Kinh Thé gian: Kinh Phật thuyết như vậy 121-122, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.21. Như Lai là người khiến nhiều điều thiện 
xuất hiện 


Này các Tỳ-kheo, có người xuất hiện trong thế giới 
này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, 
vì lòng từ bi cho thé gian, vì điều tốt đẹp, lợi ích và 
hạnh phúc cho các vị trời và nhân loại. 

Người đó là ai? Đó chính là Nhu Lai, bậc A-la-hán 








Này các tỳ-kheo, có một người xuất hiện trong thế 
gian khó mà gặp được... xuất hiện một con người hy 
hữu... mà người ấy mắt đi là sầu khổ cho đa số... một 
người độc nhất, không hai, vô song, không ai có thể 
bằng, không ai có thé sánh, không có ai bằng, không ai 
đồng đẳng, không ai đối địch, tối tôn trong loài người. 

Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, vi A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Chính một người này. 


Này các tỳ-kheo, có một người mà sự xuất hiện, là 
sự xuất hiện của đại nhãn, của đại quang, của đại 
minh... là sự xuất hiện của sáu vô thượng... sự chứng 
ngộ bốn vô ngại giải... sự thông đạt của nhiều giới... 
sự thông đạt của các giới sai biệt;... đó là sự chứng 
ngộ của quả minh và giải thoát... sự chứng ngộ quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, và A-la-hán. 

Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, vị A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Chính một người này. Này các tỳ- 
kheo, có một người mà sự xuất hiện là sự xuất hiện 
của tất cả những điều ấy. 


The Ones, sutta 171—187: Anguttara-nikaya 1.22—23, 
dich Anh G.A.S. 


L.22 Lực của đức Phát 


Đoạn này là phân trả lời của đức Phật khi một 
nguyên tỳ-kheo bắt mãn, xuyên tac Phât rằng Ngài chỉ 
dựa trên lý luận suông mà giảng pháp, thiếu thần thông 
thắng trí. 


Này Sãriputta, Sunakkhatta ngu si kia sẽ không bao 
giờ hiểu biết tổng loại của pháp nơi Ta rằng: “Thế Tôn 
bằng tâm mình thấu hiểu rõ tâm của những chúng 
sanh khác và những người khác 

tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham 
biết là tâm không tham [và tương tự, tâm có sân, tâm 
có Si]; 

tâm tập trung (saikhifam cittam: tâm giản lược) biết 





arahant (worthy one), the perfectly awakened Buddha. 
This is that one person. 


Monks, there is one person arising in the world who is 
hard to obtain ... who arises as a man of marvels ... 
whose passing away is a distress for the many ... who 
is unique, without a peer, without counterpart, 
incomparable, unequalled, matchless, unrivalled, the 
best of humans. 

Who is that one person? It is the Tathagata, the 
arahant, the perfectly awakened Buddha. This is that 
one person. 


Monks, the appearance of one person is the 
appearance of great vision, of great light, of great 


radiance ... it is the appearance of the six things 
unsurpassed ... the realization of the fourfold analytical 
knowledge ... the penetration of the various elements, 


of the diversity of elements; ... itis the realization of the 
fruit that is knowledge and freedom ... the realization of 
the fruits that are stream-entry, once-returning, non- 
returning, and arahantship. 

Who is that one person? It is the Tathàgata, the 
arahant, the perfectly awakened Buddha. This is that 
one person. Monks, the appearance of this one person 
is the appearance of all these. 


The Ones, suttas 171—187: Anguttara-nikaya 1.22- 
23, trans. G.A.S. 


L.22 The powers of the Buddha 


This passage is part of the Buddha's response when 
a disgruntled ex-monk slanders him by saying that he 
teaches based only on reasoning, and lacks any 
supernormal higher knowledge. 


Sãriputta, this foolish man Sunakkhatta will never 
understand me in line with the Dhamma: "That Blessed 
One encompasses with his own mind the minds of 
other beings and other persons: 

he understands a mind affected by lust as affected by 
lust, a mind unaffected by lust as unaffected by lust 
[and likewise a mind affected by or unaffected by hate 
or delusion]; 


148 





(Bậc xứng dáng tán thán), đức Phát giác ngộ hoàn 
toàn. Đây là người đó. 


Này các Tỳ-kheo, có người xuất hiện trong thế gian 
này thật khó mà có được... người xuất hiện là vị của 
nhiều điều kỳ diệu... sự qua đời của vị ấy là một nỗi 
đau buồn của số đông.. . người ấy là duy nhất, không 
có người ngang hàng, không có người đối xứng, không 
thể so sánh được, không ngang bằng, vô song, không 
gì sánh được, vị tết nhất của loài người. 

Người đó là ai? Đó là Nhu Lai, bậc A-la-hán, đức 
Phật tỉnh thức hoàn toàn. Đây là vị đó. 


Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của người là sự xuất 
hiện của tầm nhìn vĩ đại, ánh sáng vĩ đại, hào quang vĩ 
đại... Nó là sự xuất hiện của sáu điều không vượt trội 
được... sự nhận diện của bốn trí tuệ phân tích... sự 
thâm nhập vào nhiều pháp giới khác nhau, pháp giới 
đa dạng;... đó là sự nhận diện của quả tuệ tri và tự 
do... sự nhận diện của các quả nhập dòng, nhát lai, bát 
lai và A-la-hán. 

Người đó là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, đức 
Phật giác ngộ hoàn toàn. Đây là người đó. Này các Tỳ- 
kheo, sự xuất hiện của người này là sự xuất hiện của 
tất cả điều này. 


(Phân Một pháp, kinh 171-187: Kinh Tăng chi |. 22- 
23, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.22. Các lực của đức Phật 


Đoạn này là một phân trả lời của đức Phật khi vị 
trước đây là Ty-kheo bắt bình vu cáo ngài bằng cách 
nói rằng ngài dạy chỉ dựa trên duy lý mà thiếu đi bắt kỳ 
tuệ tri cao hơn la thường. 


Này Xá-lợiphất (Sãripufa), người ngu si này 
Sunakkhatta sẽ không bao giờ hiểu ta trong dòng pháp 
này: “Đức Thế Tôn ấy hoàn thiện chính tâm ngài các 
tâm của các loài hữu tình và người khác: 

ngài hiểu tâm bi tác động bởi tham là bị tác động bởi 
tham, tâm không tâm bị tác động bởi tham là không bị 
tác động bởi tham; [tương tự, tâm bị tác động bởi hoặc 
không tác động bởi sân hoặc si]; 








là tâm tập trung, tâm không tập trung biết là tâm không 
tập trung; tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, 

tâm cao dai (mahaggam cittam: đại hành tâm) biết là 
tâm cao đại, tâm không cao đại biết là tâm không cao 
đại ... 

tâm định tĩnh biết là tâm định tĩnh, tâm không định 
tĩnh biết là tâm không định tĩnh, tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không 
giải thoát.” 


Này Sariputta, Nhu Lai có mười Nhu Lai lực, do 
thành tựu mười lực mà Như Lai tự tuyên bố dia vi 
Ngưu vương, rống tiếng rống sư tử trong các hội 
chúng, và chuyển Phạm luân.Ö2 Mười điều ấy là 
những gì? 

Này Sãriputta, ở đây Nhu Lai biết như thật rằng 
trường hợp có xảy ra là có xảy ra; trường hợp không 
xảy ra là không xảy ra (xứ phi xứ trí lực). Đó là trí lực 
của Như Lai mà Như Lai sở hữu, bằng trí lực này mà 
Như Lai tự tuyên bố địa vị Ngưu vương, rống tiếng 
róng sư tử trong các hội chúng, và chuyển Phạm luân. 


Này Sãriputta, ở đây Như Lai như thật biết quả 
(vipàka: dị thục) của nghiệp đã làm trong quá khứ, vị 
lai, và hiện tại, tùy thuộc xứ và nhân (nghiệp dị thục trí 
lực): 

. biết con đường đưa đến tất cả các định hướng tái 
sanh (biến thú hành trí lực);... biết thế gian với chủng 
loại giới sai biệt (chủng chủng giới trí lực);... biết chí 
hướng sai biệt của các chúng sanh (chủng chủng 
thắng giải trí lực);... biết căn tánh của các chúng sanh 
khác, nhân cách khác (căn thượng hạ trí lực);... biết 
thiền, giải thoát, đẳng trì (samādhi: định), đẳng chí 
(samãpaffi: định nhập) với các tính chất tịnh, nhiễm 
khói (tinh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực)... 


Này Sãriputta, ở đây Như Lai nhớ đến nhiều đời quá 
khứ của mình: một đời, hai đời... nhiều kiếp thế gian 
hoại, thế gian thành... Như vậy với các tướng chung và 
riêng, Như Lai nhớ lại nhiều đời quá khứ (tüc trụ tùy 
niệm trí lực)... 


Này Sãriputta, với thiên nhãn thuần tịnh vượt quá loài 
người, Nhu Lai thây các chúng sanh chét nơi này sanh 





he understands a contracted mind as contracted, a 
distracted mind as distracted; 

he understands an exalted mind as exalted, an 
unexalted mind as unexalted; ... 

he understands a composed mind as composed, an 
uncomposed mind as uncomposed; he understands a 
liberated mind as liberated, an unliberated mind as 
unliberated." 


Sariputta, the Tathagata has these ten Tathagata's 
powers, possessing which he claims the herd-leader's 
place, roars his lion's roar in the assemblies, and sets 


rolling the wheel of Brahma.9? What are the ten? 


Sariputta, here the Tathagata understands as it really 
is the possible as possible; the impossible as 
impossible. That is a Tathagata's power that the 
Tathãgata has, by virtue of which he claims the herd- 
leader's place, roars his lion's roar in the assemblies, 
and sets rolling the wheel of Brahma. 


Sariputta, here the Tathagata understands as it really 
is: the results of actions undertaken, past, future, and 
present, by way of possibilities and causes; 


.. the ways leading to all (rebirth) destinations; ... the 
world with its many and different elements; ... how 
beings have different inclinations; ... disposition of the 
faculties of other beings, other persons; the 


defilement, the cleansing, and the emergence in regard 
to the meditative absorptions, liberations, 
concentrations, and attainments. ... 


Sariputta, here the Tathagata recollects his manifold 
past lives: one birth, two births ... many eons of world 
contraction and expansion ... Thus with their aspects 
and particulars he recollects his manifold past lives. ... 


Sariputta, with the divine eye, which is purified and 
surpasses the human, the Tathagata sees beings 


149 





ngài hiéu tám co rüt là co rüt, tàm sao láng là sao 
lãng; 

ngài hiểu tâm cao thượng là cao thượng, tâm không 
cao thượng là không cao thuong;... 

ngài hiéu tâm điềm tĩnh là điềm tĩnh, tâm không điềm 
tĩnh là không điềm tĩnh; ngài hiểu tâm giải thoát là giải 
thoát, tâm không giải thoát là không giải thoát.” 


Này Xá-lợi-phất (Sáriputta), Như Lai có mười lực này 
của Như Lai, sở hữu điêu mà ngài tuyên bó địa vị vua 
đàn, rồng tiêng rồng su tử trong các hội chúng, vận 
chuyển bánh xe Pham thiên.51 Những gì là mười? 


Này Xá-lợi-phất, ở đây, Như Lai hiểu như nó thật sự 
là, có thé là có thé, không thé là không thé. Đó là lực 
Như Lai mà Như Lai có, bằng phẩm hạnh đó mà ngài 
tuyên bố địa vị vua đàn, rống tiếng rống sư tử trong các 
hội chúng, vận chuyền bánh xe Phạm thiên. 


Này Xá-lợi-phất, ở đây, Nhu Lai hiểu nhu nó thực sự 
là, các kết quả của những hành động được thực hiện, 
quá khứ, tương lai và hiện tại, bằng cách khả dĩ và 
những nguyên nhân; 

.. các cách dẫn đến tất cả (tái sanh) điểm dén;... thé 
giới với nhiều và các sự vật giới khác nhau;... làm sao 
chúng sanh có các khuynh hướng khác nhau;... tâm 
tính các giác quan thức của chúng sanh khác, người 
khác;... phiền não, tinh sạch và thoát khỏi đau khổ liên 
hệ đến các Thủ thiền định, giải thoát, chú tâm và 
chứng đắc.. 


Này Xá-lợi-phất, ở đây, Như Lai nhớ lại nhiều kiếp 
quá khứ: một đời, hai đời... nhiều kiếp của thế giới 
hoại diệt và phát triển... Như thế với các khía cạnh và 
đặc thù của chúng, ngài nhớ lại nhiều đời quá khứ của 
ngài. 


Này Xá-lợi-phất, với con mắt trời, thanh tịnh và vượt 
trên con người, Như Lai thây các chúng sanh qua đời 








nơi kia, thấp hèn, cao sang, xinh đẹp, thô xấu, hạnh 
phúc, bất hạnh... và hiểu các chúng sanh ấy biết rõ tùy 
theo nghiệp mà chúng đã tao (tử sanh trí lực)... 


Này Sãriputta, Như Lai diệt tận các lậu, vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, bằng tháng tri mà tu tác 
chúng, chứng nhập và an trú ngay trong kinh nghiệm 


hiện tiền (diffhe dhamme: trong hiện pháp) (lậu tận trí 


lực). 

Đó là trí lực của Như Lai mà Như Lai sở hữu, bằng 
trí lực này mà Như Lai tự tuyên bố địa vị Ngưu vương, 
rống tiếng róng sư tử trong các hội chúng, và chuyển 
Phạm luân. 


Maha-sihanada Sutta: Majjhima-nikaya 1.69—71, dịch 
Anh G.A.S. 


L.23 Phát khai phát con đường cho các dé tử di 
theo 


Này các ty-kheo, do yém ly, ly dục, tịch diệt, giải thoát 
không chấp thủ đối với sắc, thọ, tưởng, hành, và 


thức,83 mà Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
được gọi là vị Chánh Đẳng Giác. 

Cũng vậy, tỳ-kheo tuệ giải thoát, do yếm ly, ly dục, 
tịch diệt, giải thoát không chấp thủ đối với sắc, thọ, 
tưởng, hành, và thức mà được gọi là vị có tuệ giải 
thoái. 


Này các tỳ-kheo, Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, là người phát khởi con đường trước kia chưa 
từng phát khởi, là bậc khai sinh con đường trước kia 
chưa được khai sinh, là vị tuyên thuyết con đường 
trước kia chưa được tuyên thuyết. Ngài là vị tri đạo, 
ngộ đạo, thiện xảo đạo. 

Các đệ tử của Như Lai là những người tùy hành theo 
đạo, an trú đạo. 


Sambuddha Sutta: Samyutta-nikaya 11.65—66, dịch 
Anh G.A.S. 





passing away and reappearing, of a low or high status, 
beautiful and ugly, fortunate and unfortunate .... and 
understands how beings pass on according to their 
actions. ... 


Sãriputta, by realizing for himself with direct insight, 
the Tathagata here and now enters upon and abides in 
the freedom of mind and freedom by wisdom that are 
without intoxicating inclinations, with the destruction of 
the intoxicating inclinations. 

That too is a Tathagata's power that the Tathagata 
has, by virtue of which he claims the herd-leader's 
place, roars his lion's roar in the assemblies, and sets 
rolling the wheel of Brahma. 


Mahà-sihanada Sutta: 
trans. G.A.S. 


Majjhima-nikaya l.69-71, 


L.23 The Buddha as the originator of the path 
which his disciples follow 


Monks, through disenchantment with form, feeling, 


perception, volitional activities, and consciousness,9? 


through their fading away and cessation, the 
Tathagata, the arahant, the perfectly awakened 
Buddha, is freed by non-clinging; he is called the 


perfectly awakened Buddha. 
The same applies to a monk liberated by wisdom ... 


Monks, the Tathagata, the arahant, the perfectly 
awakened Buddha, is the originator of the path 
unarisen before, the producer of the path unproduced 
before, the declarer of the path undeclared before. He 
is the knower of the path, the discoverer of the path, 
the one skilled in the path. 

And his disciples now dwell following that path and 
become possessed of it afterwards. 


Sambuddha Sutta: Samyutta-nikaya 111.65—66, trans. 
G.A.S. 


150 





và tái xuát hiện, ở dia cao hoặc tháp, dep hoặc xấu, 
may mắn hay bắt hạnh... và hiểu được làm sao chúng 
sanh tái sanh tuy theo các hành động của mình... 


Này Xá-lợi-phất, bằng việc chính mình nhận diện với 
tuệ tri trực tiếp, Như Lai ở đây, và bây giờ, thâm nhập 
và an trú trong sự tự do của tâm và tự do bởi tâm 
không có khuynh hướng sai lầm, với sự kết thúc của 
các khuynh hướng sai làm. 

Đó cũng là lực Như Lai mà Như Lai có, bằng phẩm 
hạnh ây ngài tuyên bố địa vị vua đàn, rống tiếng rống 
sư tử trong các hội chúng, vận chuyến bánh xe Phạm 
thiên. 


(Đại kinh Sư tử hông: Kinh Trung bó |. 69-71, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.23. Đức Phật là người khởi thủy con đường mà 
các đệ tử noi theo 


Này các Tỳ-kheo, thông qua tỉnh thức với thân sắc, 
cảm xúc, tri giác, tâm hành và ý thức,92 thông qua sự 
bién mát và kết thúc của chúng, Như Lai, bậc A-la-hán, 
đức Phật tỉnh thức hoàn toàn, đã thoát khỏi bằng sự 
không dính mắc; ngài được gọi là đức Phật giác ngộ 
hoàn toàn. 

Cũng vậy, được áp dụng đối với một tu sĩ được giải 
thoát bằng trí tuệ... 


Này các Tỳ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, đức Phật 
tỉnh thức hoàn toàn, là người khởi thủy con đường 
chưa được xuất hiện trước đó, người đưa ra con 
đường chưa được đưa ra trước đây, người tuyên bố 
con đường chưa được tuyên bố trước đó. Ngài là 
người biết đường, người khám phá con đường, là bậc 
thiện xảo trong con đường ấy. 

Và các đệ tử của ngài bây giờ, an trú theo sau con 
đường ấy và cũng trở nên sở hữu nó sau đó. 


(Kinh Chánh đẳng giác: Kinh Tương ưng lI. 65-66, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 








L.24 Phật xuất hiện, ánh sáng xuất hiện 


Này các tỳ-kheo, chừng nào mà mặt trăng và mặt trời 
không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, không xuất hiện 
ánh sáng, vàng sáng, mà chỉ có đêm tối, u ám; ngày và 
đêm không thé phân biệt, tháng và nửa tháng không 
thé phân biệt, các mùa và năm không thé phân biệt. 


Nhưng, này các tỳ-kheo, khi mặt trăng và mặt trời 
hiện ra ở đời, thì... [các điều ấy xuất hiện và có thể 
phân biét]. 


Này các ty-kheo, cũng vậy, trong bao lâu mà Nhu 
Lai, vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thế 
gian, cho đến khi ấy, không xuất hiện đại quang minh 
mà chỉ có đêm tối, u ám; cho đến khi ấy, không có 
tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, thiết lập, khai diễn, 
phân tích, hiển thị bốn Thánh đé.84 

Nhưng, này các tỳ-kheo, khi Như Lai xuất hiện thế 
gian... [thì các điều ấy xuất hiện và các Thánh Đế 
được khai diễn]. 


Suriya Sutta: 
AnhG.A.S. 


Samyutta-nikaya V.442-43, dịch 


Đức Phật vị đạo sư 
L.25 Quyết định thuyết pháp 


Trong đoạn này, đức Phật ngân ngại thuyết pháp, vi 
nghĩ rằng không ai có thé hiểu duoc sự uyên áo của 
pháp này. 

Tuy nhiên, theo thỉnh câu của Phạm thiên Sahampati 
(vé vi này, xem *L.19), Ngài quyét dinh thuyét pháp sau 
khi tháy rằng một số người sẽ hiểu được. 


Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, 
Nerafijarà, dưới góc cây đa 


trên bờ sông 
Mục dương 





L.24 The appearance of the Buddha brings great 
light 


Monks, so long as the moon and the sun have not 
arisen in the world, for just so long there is no 
appearance of great light and radiance, but then 
blinding darkness prevails, a dense mass of darkness; 
for just so long day and night are not discerned, the 
month and fortnight are not discerned, the seasons and 
the year are not discerned. 


But, monks, when the moon and the sun arise in the 
world, then ... [these appear and are discerned]. 


Monks, so too, so long as the Tathagata has not 
arisen in the world, the arahant, the perfectly awakened 
Buddha, for just so long there is no appearance of 
great light and radiance, but then blinding darkness 
prevails, a dense mass of darkness; for just so long 
there is no explaining, teaching, proclaiming, 
establishing, disclosing, analysing, or elucidating of the 


four Truths of the Noble Ones.94 

But, monks, when the Tathagata arises in the world 

. [then these appear and the Truths of the Noble 
Ones are disclosed]. 

Suriya Sutta: trans. 
G.A.S. 


Samyutta-nikāya V.442-43, 


The Buddha as teacher 
L.25 Decision to teach 


In this passage, the Buddha hesitates to teach 
Dhamma, as he thinks that no-one else will be able to 
understand its profundity. 

However, at the request of Brahmà Sahampati (on 
whom, see *L.19), he decides to teach after having 
seen that there are some who will understand. 


On one occasion the Blessed One was staying at 
Uruvela, on the river Nerañjarä at the foot of the 


151 





L.24. Sự xuất hiện của đức Phát mang đến ánh 
sáng vĩ đại 


Này các Tỳ-kheo, miễn khi nào mặt trăng và mặt trời 
chưa xuất hiện trên thế gian này thì lúc đó sẽ không có 
sự xuất hiện của ánh sáng vĩ đại và sự chiếu sáng, 
nhưng sau đó, bóng tối mù mịt chiếm ưu thế, một màn 
đêm tối dày đặc; thì lúc đó ngày và đêm không được 
phân biệt, tháng và nửa tháng không được phân biệt, 
các mùa và năm không được phân biệt. 


Nhưng, này các Tỳ-kheo, khi mặt trăng và mặt trời 
xuất hiện trên thế gian này thì... [những điều trên xuất 
hiện và được phân biệt]. 


Này các Tỳ-kheo, cũng vậy, miễn là khi Như Lai 
chưa xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh giác 
hoàn toàn thì sẽ không có xuất hiện ánh sáng vĩ đại và 
sự chiếu sáng ngoại trừ đêm tối mù mịt chiếm ưu thé, 
một màn đêm dày đặc; sẽ không có sự giải thích, giáo 
huấn, tuyên bó, thiết lập, mở ra, phân tích hoặc làm 
sáng tỏ bón chân lý của các bậc thánh.53 

Nhưng này các Tỳ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở 
đời... [thì những điều trên xuất hiện và các chân lý của 
các bậc thánh được mở ra]. 


(Kinh Ví dụ mặt trời: Kinh Tương ưng V. 442-443, do 
G.A.S. dịch tiếng Anh). 


ĐỨC PHẬT LÀ ĐẠO SƯ 
L.25. Quyết định giáo hóa 


Trong đoạn này, đức Phật ngần. ngại dạy pháp vì 
ngài nghĩ rằng không ai khác có thé hiểu sự thâm sáu 
của nó. 

Tuy nhiên, theo lời thỉnh cầu của Phạm thiên 
Sahàmpati (vè vi này, xem L.19), ngài quyét dinh 
thuyét hóa sau khi xem xét ráng cüng có mót só nguoi 
sé hiéu. 


Vào một thời, đức Thé Tôn dang cư ngu tại rừng Khổ 
hanh (Uruvelä) bên dòng sông Ni-liên-thiền 








(Ajapalanigrodha), mới vừa giác ngộ. 

Rồi trong khi thiền tịnh độc cư nhàn tĩnh, Thế Tôn 
suy nghĩ: Pháp mà Ta chứng được này, thật là sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tinh, vi diệu, siêu lý luận, 
cực diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. 

Còn quần chúng này thì ưa ái lạc chấp tàng 
(alayarámà: ái a-lại-da), hoan lạc chấp tàng (ãlayaratã: 
hân a-lại-da), hy lạc chấp tàng (älayasammudiftã: hy a- 
lại-da). Đối với quần chúng như vậy, pháp này thật khó 
thấy, tức là, ly y duyên tánh duyên khởi (idappaccayatà 
paticcasamuppádo).99 

Và pháp này thật khó thấy; tức là tĩnh chỉ tát cả hành, 
xả ly tất cả sanh y (upadhi), ái tận, ly dục, tịch diệt, 
Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà người khác 
không hiểu, như vậy thật là phiền nhọc cho Ta, gây 
não hại cho Ta.’ 


Như vậy, khi Thế Tôn đang ngẫm nghĩ, tâm xu 
hướng không quan hoài, không thuyét pháp. Bây giờ, 
những vân kệ hy hữu từ trước chưa từng được nghe: 


Pháp khó chứng đắc này, sao Ta phải công bố? Với 
ai còn tham, sân, khó chứng ngộ pháp này. 


Ai chưa khéo ly tham, bị bóng tối bao phủ, khó thấy 
pháp ngược dòng, thám sâu vi diệu này. 


Trong khi ngẫm nghĩ như vậy, Thế Tôn hướng tâm 
không quan hoài, không thuyêt pháp. 


Lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati, bằng tâm tư của 
mình, biết được tâm tư của Ta, liền suy nghĩ: “Thế giới 
sẽ bị hủy hoại, thế giới sẽ bị diệt vong, nếu Như Lai, vị 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hướng tâm không quan 
hoài, không thuyết pháp. 


Rồi, nhanh như một lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm 





Goatherd's Banyan tree, having just realized the full 
awakening. 

Then, while being alone and in seclusion, the 
Blessed One considered: “This Dhamma that | have 
attained is profound, hard to see and hard to 
understand, peaceful, sublime, unattainable by mere 
reasoning, subtle, to be experienced by the wise. 

But this population delights in clinging, enjoys 
clinging, and rejoices in clinging. It is hard for such a 
population to see this state, namely, specific 


conditionality, dependent arising.99 

And it is hard to see this state, namely, the stilling of 
all volitional activities, the relinquishing of all 
acquisitions, the destruction of craving, non- 
attachment, cessation, nirvana. If | were to teach the 
Dhamma, others would not understand me, and that 
would be wearying and troublesome for me.' 


Thus when the Blessed One was considering, his 
mind inclined towards inaction, to not teaching the 
Dhamma. Thereupon, there came to the Blessed One 
spontaneously these verses never heard before: 


What is the point of trying to teach the Dhamma that 
even | found hard to reach? — For it is not easily 
understood by those who live in lust and hate. 


Those dyed in lust, wrapped in darkness, will never 
discern that which goes against the worldly stream, 
fine, profound, difficult to see and subtle. 


Considering thus, the Blessed One's mind inclined to 
inaction rather than to teaching the Dhamma. 


Then Brahma Sahampati knew with his mind the 
thought in the mind of the Blessed One and 
considered: “The world will be lost; the world will perish; 
since the mind of the Tathagata, the arahant, the 
perfectly awakened Buddha, inclines to inaction rather 
than to teaching the Dhamma.’ 


Then, just as quickly as a strong man might extend 


152 





(Nerafijara) dưới góc cây Banyan của người chán dé, 
vừa mới nhận diện sự tỉnh thức hoàn toàn. 

Sau đó, trong khi ở một minh và án trú, đức Thế Tôn 
xem xét: “Pháp này mà ta thấy được thì thật thâm sâu, 
khó thấy, khó hiểu, an lạc, siêu việt, không thể đạt 
được bằng suy luận đơn thuần, vi tế, được trải nghiệm 
bởi bậc trí. 

Nhưng dân chúng này lại vui trong dính mắc, tận 
hưởng trong dính mắc và tùy hỷ trong dính mắc. Thật 
khó cho dân chúng như thế để thấy được trạng thái 
này, nghĩa là điều kiện cụ thể, lý tương quan.94 

Và thật khó dé thầy được trạng thái này, nghĩa là sự 
an tịnh của tất cả tâm hành, từ bỏ tất cả lợi lộc, kết 
thúc tham ái, chấp thủ, tận diệt, niết-bàn. Nếu ta dạy 
Pháp, người khác sẽ không hiểu ta và điều đó sẽ làm 
mệt mỏi và phiền phức cho ta.” 


Do đó, khi đức Thế Tôn đang quán xét, tâm ngài 
hướng đến sự không hành động (vô hành), không tuyết 
Pháp. Ngay sau đó, điều này đến đức Thế Tôn một 
cách tự nhiên những bài kệ này mà chưa từng nghe 
trước đây: 


Điều gì là điểm cố gắng thuyết pháp mà thậm chí ta 
thấy khó mà đạt được? - Vì nó không thật sự dễ hiểu 
bởi người sống trong tham dục và sân hận. 


Những ai bị nhuộm màu sắc tham dục, bị bao phủ 
trong màng tối, sẽ không bao giờ phân biệt được răng 
điều đó đi ngược dòng thế gian, trong sáng, thâm sâu, 
khó thấy và vi tế. 


Xem xét như thế, tâm đức Thế Tôn hướng đến việc 
không hành động hơn là thuyét Pháp. 


Sau đó, Phạm thiên Sahampati biết trong tâm ngài 
rằng tư tưởng trong tâm của đức Thế Tôn và xem xét: 
“Thế gian sẽ bị lạc lối; thế gian sẽ bị tàn lụi; vì tâm của 
Như Lai, bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn, 
hướng đến sự không hành động hơn là thuyết Pháp.” 


Báy giờ nhanh như người có sức mạnh duỗi tay hoặc 








thiên Sahampati biến mắt khỏi thế giới Phạm thiên, và 
hiện ra trước mặt Thế Tôn. Phạm thiên Sahampati trật 
thượng y sang một phía vai, chắp tay hướng về Thế 
Tôn, bạch rằng: 

'Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn thuyết pháp, mong 
Thiện Thệ thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm 
bụi trần sẽ bị tổn hại nếu không được nghe Chánh 
pháp. Những người này có thé thâm hiểu Chánh pháp.’ 


Bạch như vậy rồi, 
thêm: 


Phạm Thiên Sahampati lai nói 


Xưa tai Magadha, hién hiện pháp bát tinh, do bởi tâm 
tư duy, đã nhiễm ô trần cấu. 

Xin mở rộng cánh cửa, dẫn đến bát tử này! Hãy dé 
họ nghe Pháp, đắng Ly cấu đã chứng. 

Như đứng trên đỉnh cao, thấy quần chúng dưới đó, 
đắng Thiện Trí biến nhãn, đã lên điện Chánh pháp; 
đắng đã vượt sầu ưu, nhìn xuống đám quần sanh, bị 
sầu khó bức bách, bị sanh, già chi phối. 


Xin đứng dậy khởi hành, vị Anh hùng chiến thắng, vị 
Thương chủ sach no! Hãy di khắp thê gian, Thê Tôn, 
thuyét diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiệu! 


Thế Tôn sau khi nghe Phạm thiên thỉnh cầu, vì 
thương tưởng chúng sanh, bằng Phật nhãn, quán sát 
thế gian. 

Quán sát thế gian bằng Phật nhãn, Ngài thấy: có 
những chúng sanh mắt ít nhiễm bụi đời, có những 
chúng sanh mắt nhiễm nhiều bụi đời; có hạng lợi căn, 
có hạng độn căn; có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh; 
có hạng dễ dạy, có hang khó day; và một só ít thấy sợ 
hãi trong những lỗi lầm và trong sự tái sanh đời khác. 


Như trong ao sen xanh, ao sen hồng, ao sen trắng, 
có một sô hoa sen xanh, sen hông, hay sen trăng sanh 





his bent arm or bend his extended arm, Brahmaà 
Sahampati vanished from the Brahma world and 
appeared before the Blessed One. Brahma Sahampati, 
arranged his upper robe on one shoulder, and 
extending his hands in reverential salutation toward the 
Blessed One, said: 

‘Venerable sir, let the Blessed One teach the 
Dhamma, let the Fortunate One teach the Dhamma. 
There are beings with little dust in their eyes, who will 
perish if they were to not hear the Dhamma. There will 
be those who will understand the Dhamma.’ 


Brahma Sahampati spoke thus, and then he said 
further: 


In Magadha there have appeared till now impure 
teachings devised by those still stained. 

Open the doors to the deathless! Let them hear the 
Dhamma that the stainless one has found. 

Just as one who stands on a mountain peak can see 
below the people all around, so, O wise one, all-seeing 
sage, ascend the palace of the Dhamma. Let the 
sorrowless one survey this human breed, engulfed in 
Sorrow, overcome by birth and old age. 


Arise, victorious hero, caravan leader, debtless one, 
and wander in the world. Let the Blessed One teach the 
Dhamma, there will be those who will understand. 


Then the Blessed One listened to the pleading of 
Brahmaä, and out of compassion for the beings he 
surveyed the world with the eye of the awakened one. 

Surveying the world with the eye of the awakened 
one, he saw: beings with little dust in their eyes, beings 
with much dust in their eyes; beings with keen faculties, 
beings with dull faculties; beings with good qualities, 
beings with bad qualities; beings who are easy to 
teach; beings who are hard to teach; and some who 
dwell seeing fear in blame and in the next world. 


Just as in a pond of blue or red or white lotuses: 
some lotuses that are born and grow in the water thrive 


153 





gấp tay dài, Pham thiên Sahampati, sắp xếp áo trên 
cüa minh trén mót vai, cháp tay vói lóng tón kính 
hướng về đức Thé Tôn bạch rằng: 

“Bạch đại đức ngài, hãy để đức Thế Tôn thuyết 
Pháp, hãy để bậc may mãn thuyết pháp. Có nhiều 
chúng sanh với ít bụi trần trong mắt, người sẽ lụi tàn 
nếu không nghe được Pháp. Sé có những người hiéu 
được Pháp.” 


Phạm thiên Sahàmpati nói như thế rồi sau đó, ngài 
nói thêm rằng: 


Tại Ma-kiệt-đà đã xuất hiện đến nay nhiều học thuyết 
bất tịnh được bày ra bởi những người vẫn còn ô 
nhiễm. 

Xin vui lòng mở các cánh cửa đến sự bất tử! Hãy để 
họ nghe pháp mà bậc vô nhiễm đã tìm ra. 

Giống như ngươi đứng trên đỉnh núi có thể thấy phía 
dưới mọi người ở tứ phía, vì vậy, thưa bậc trí, vị thánh 
thấy tất cả, hãy thăng tòa cung điện chánh Pháp. Hãy 
để bậc không phiền não khảo sát nhân loại này, bị 
nhận chìm trong khổ đau, vượt qua bởi sanh già. 


Hãy đứng lên, bậc anh hùng chiến thắng, bậc lãnh 
đạo đoàn bộ hành, bậc vô nợ và du hóa trên thế gian 
này. Hãy để đức Thế Tôn thuyết Pháp, sẽ có người 
hiểu được. 


Sau đó, đức Thế Tôn nghe lời thỉnh cầu của Phạm 
thiên và vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh ngài 
quan xét thế gian với con mắt của bậc tỉnh thức. 

Khảo xét thế gian với con mắt của bậc tỉnh thức, ngài 
thấy: chúng sanh có ít bụi trần trong mắt, chúng sanh 
có nhiều bụi trần trong mắt; chúng sanh có các giác 
quan thông lợi, chúng sanh có các giác quan chậm hụt; 
chúng sanh có các đặc tính tốt, chúng sanh có các đặc 
tính xấu; có chúng sanh dễ dạy, có chúng sanh khó 
dạy; và một số an trú thấy sự sợ hãi khiển trách và ở 
thế giới tương lai. 


Giống như trong một ao sen xanh hoặc đỏ hoặc 
tráng: một sô hoa sen sinh ra và lớn lên trong nước 








ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi 
mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước; có một số hoa 
sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, 
lớn lên dưới nước, sông vươn lên tới mặt nước; có 
một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra 
dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt 
nước, không bị nước đẫm ướt — 

cũng vậy, quán sát thế gian bằng Phật nhãn, Thế 
Tôn thấy: 

có hạng chúng sanh mắt ít nhiễm bụi đời, có hạng 
chúng sanh mắt nhiễm nhiều bụi đời; có hạng lợi căn, 
có hạng độn căn; có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh; 
có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy; và một số ít thấy sự 
nguy hiểm của những hành động lỗi lầm và sự tái sanh 
thế giới khác. 


Rồi Thế Tôn trả lời Phạm thiên Sahampati bằng bài 
kệ sau đây: 


Cửa bát tử rộng mở, cho ai muốn nghe pháp, cho 
những ai cởi bỏ, khỏi tín tâm tà vạy. 

Ôi Phạm thiên! Nghĩ phiền, Ta đã không muốn giảng, 
pháp tối thượng vi diệu, cho quần chúng loài người. 


Phạm thiên Sahampati nghĩ rằng Thế Tôn đã nhận 
lời thỉnh câu thuyét Pháp, liên sau khi dành lé Thé Tôn, 
di vòng phía hữu rói bién mát. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjihima-nikaya 1.167—169, 
dich Anh G.A.S. 


L.26 Những dé tử đắc pháp đầu tiên 


Trong đoạn này, đức Phát nghĩ rằng xứng đáng nhất 
đề được nghe pháp trước tiên là hai người đã chỉ dạy 
Ngài đạt vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Alàra Kalàma và Uddakaputta (xem *L.10 và 11). 

Khi chư thiên hiện đến báo nhận tin này. Rồi Ngài 
nghĩ đến năm vị mà trước kia đã cùng hành khó hạnh. 
Trên đường di thuyết pháp, đức Phật gặp một vị lõa 
hinh ngoai đạo (ajivaka: ngoại dao theo thuyết dinh 
mệnh), ông này không có án tượng gì khi nghe Phát tự 
nói đã giác ngộ. 

Khi đến gần nhóm năm tỳ-kheo; vừa trông tháy Phát 





immersed in the water without rising out of it; some 
other lotuses that are born and grow in the water rest 
on the water's surface; and some other lotuses that are 
born and grow in the water rise out of the water and 
stand clear, unwetted by it — 

so too, surveying the world with the eye of the 
awakened one, the Blessed One saw: 

beings with little dust in their eyes, beings with much 
dust in their eyes; beings with keen faculties; beings 
with dull faculties; beings with good qualities, beings 
with bad qualities; beings who are easy to teach and 
hard to teach, and some who dwell seeing fear in 
blame and in the next world. 


Then he replied to Brahma Sahampati in a verse: 


Open for them are the doors to the deathless, let 
those with ears now release their faith. 

O Brahma, thinking it would be troublesome, | did not 
speak the Dhamma subtle and sublime. 


Then Brahmà Sahampati, thinking that the Blessed 
One had consented to his request that he would teach 
the Dhamma, departed at once, after paying homage to 
the Blessed One, keeping him on the right. 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya 1.167—169, 
trans. G.A.S. 


L.26 The first to receive the Buddha's teaching 


In this passage, the Buddha thinks that the best 
people for him to teach first are the two people who 
taught him to attain the spheres of nothingness and of 
neither-perception-nor-non-perception, Alara Kãlãma 
and Uddaka the son of Rāma (see *L.10 and 11). 

When deities told him of their recent deaths, which he 
then confirmed by his meditative powers, he then 
thought of the five that he had previously practised 
asceticism with. On the way to teach them, he met a 
fatalist ascetic who was unimpressed by his claims to 
awakening. 


154 





phát trién hoàn toàn chim trong nuóc mà khóng ra khói 
dó duoc; mót số hoa sen khác sinh ra và lớn lên trong 
nước chỉ nằm trên bề mặt của nước; và một số hoa 
sen khác sinh ra và lớn lên trong nước vượt ra khỏi 
nước, đứng vững vàng, không bị dính nước — 

cũng vậy, quán xét thế gian với con mắt của bậc tỉnh 
thức, đức Thế Tôn thấy: 

“Chúng sanh có ít bụi trần trong mắt, chúng sanh có 
nhiều bụi trần trong mắt; chúng sanh có các giác quan 
thông lợi, chúng sanh có các giác quan chậm hụt; 
chúng sanh có các đặc tính tốt, chúng sanh có các đặc 
tính xấu; có chúng sanh dễ dạy, có chúng sanh khó 
dạy; và một số an trú thấy sự sợ hãi khiển trách và ở 
thế giới tương lai. 


Sau đó, ngài đáp lời Phạm thiên Sahampati trong bài 
kệ: 


"Mở ra cho chúng là những cánh cửa dẫn đến bắt tử, 
hãy để những ai có tai bây giờ, giải phóng niềm tin của 
họ. Này Phạm thiên, nghĩ rằng sẽ là điều phiền phức, 
ta đã không nói chánh pháp vi tế và tuyệt diệu này. 


Sau đó, này Phạm thiên Sahampati, nghĩ rằng đức 
Thế Tôn đã đồng ý lời thỉnh cầu của ông thì ngài sẽ 
thuyết Pháp, khởi hành ngay tức khắc, sau khi đảnh lễ 
đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh bên phải của ngài.” 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bộ |. 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


167-169, do 


L.26. Vị đầu tiên tiếp nhận lời dạy của đức Phật 


Trong đoạn này, đức Phát nghĩ rằng các vị tốt nhát 
đề ngài dạy đầu tiên là hai vị đã dạy ngài chứng được 
hai cảnh giới không sở hữu gì cả và cảnh giới không 
tưởng không-không tưởng, Arala Kalàma và Uddaka, 
con của thân Ràma (xem L.10 và L. 11). 

Khi các vị trời bảo ngài vé sự qua đời của họ gần 
đây. Sau đó, ngài cũng khẳng định bằng các năng lực 
thiền định của mình, ngài sau đó, nghĩ về năm vị tu sĩ 
lúc trước đã từng thực hành khó hạnh với ngài. 

Vào lúc tién đến năm vị khó hạnh, lúc đầu họ dự định 
làm nhục ngài vì sự từ bỏ thực tập khỗ hạnh của ngài, 








họ quyết định chói bỏ Ngài, vì Ngài đã từ bó khó hanh. 
Nhưng khi Phật tự khẳng định đã thành tựu giác ngộ, 
và hién thị cho họ thấy những thay đỗi, các vị này cháp 
nhận nghe pháp, cho đến khi chứng đắc bó-dé. 


Này các Tỳ-kheo, Ta suy nghĩ: ‘Ta nên thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này? 
Này các tỳ-kheo, rồi Ta nghĩ: 'Alara Kalàma là người có 
trí tuệ bác văn, có kham năng, thông huệ; từ lâu đã ít 
nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp cho Alàra Kalama 
dàu tién. Óng áy sé nhanh chóng hiểu pháp này.’ 

Này các ty-kheo, rói chu thién dén Ta và báo ráng: 
'Bach Thé Tôn, Alára Kälãma đã mệnh chung bảy ngày 
trước rồi. Bấy giờ tri kiến khởi lên nơi Ta: Alàra 
Kalàma đã mệnh chung bảy ngày trước rồi. 

Này các ty-kheo, Ta nghĩ: 'Thật là một tôn thát lón 
cho Älãra Kālāma. Nếu nghe pháp này, ông ấy sẽ 
nhanh chóng thâm hiểu." 


Rồi này các tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: 'Ta nên thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này? 
Rồi này các tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: 'Uddaka Rãmaputta là 
người có trí tuệ bác văn, có kham năng, thông hué; từ 
lâu đã ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên 
cho Uddaka Ráàmaputta. Ông ấy sẽ nhanh chóng hiéu 
pháp này.' 

Này các ty-kheo, rói chu thién dén Ta và báo tin 
rằng: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ràmaputta dà mệnh 
chung bảy ngày trước rồi.' Bấy giờ tri kiến khởi lên nơi 
Ta: Uddaka Rãmaputta đã mệnh chung bảy ngày trước 
rôi. 

Này các ty-kheo, Ta nghĩ: ‘Thât là một tôn thất lớn 
cho Uddaka Rãmaputta. Nếu nghe pháp này, ông ấy 
sẽ nhanh chóng thâm hiểu. 


Này các tỳ-kheo, Ta suy nghĩ: 'Ta nên thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này?” 
Này các tỳ-kheo, rồi Ta lại nghĩ: ‘Nhóm năm ty-kheo 
thật dà giúp ích Ta rất nhiều khi Ta dang tinh cần khó 
hành. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho những người này 
đầu tiên.' 





On approaching the five ascetics, they at first 
resolved to snub him, due to his abandoning 
asceticism, but his repeated affirmation of his 
attainment showed them that a change had come over 
him, and they then accepted his teaching, until they too 
attained awakening. 


Monks, | considered thus: “To whom should | first 
teach the Dhamma? Who will understand the Dhamma 
quickly?’ Monks, then | considered: 'Alára Kälãma is 
wise, intelligent, and discerning; he has long had little 
dust in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first to 
Alàra Kalàma. He will understand it quickly.’ 

Monks, then the deities approached me and said: 
‘Venerable sir, Alára Kalàma died seven days ago." 
And the knowing and seeing arose in me: Alàra Kalàma 
died seven days ago. 

Monks, | considered: 'Aláara Kalàma was a great 
discerner. If he had heard this Dhamma, he would have 
understood it quickly.’ 


Monks, | considered thus: “To whom should | first 
teach the Dhamma? Who will understand the Dhamma 
quickly?’ Monks, then | considered: 'Uddaka the son of 
Ràma is wise, intelligent, and discerning; he has long 
had little dust in his eyes. Suppose | taught the 
Dhamma first to Uddaka the son of Ràma. He will 
understand it quickly.' 

Monks, then the deities approached me and said: 
‘Venerable sir, Uddaka the son of Ràma died last 
night. And the knowing and seeing arose in me: 
Uddaka the son of Rama died last night. 

Monks, | considered: 'Uddaka the son of Rama was a 
great discerner. If he had heard this Dhamma, he 
would have understood it quickly.’ 


Monks, | considered thus: “To whom should | first 
teach the Dhamma? Who will understand the Dhamma 
quickly?' Monks, then | considered: “The monks of the 
group of five who attended upon me while | was 
engaged in my striving were very helpful. Suppose ! 
taught the Dhamma first to them. 


155 





nhưng sự khẳng dinh lặp đi lặp lại về sự thành tựu của 
ngài đã chỉ cho họ thấy rằng đã có sự thay dôi đối với 
ngài và rồi sau đó, họ cháp nhận lời dạy của ngài cho 
đến khi họ cũng đạt được sự tỉnh thức. 


Này các Tỳ-kheo, ta xem xét như thế này: “Đối với ai 
ta nên dạy pháp đầu tiên? Ai sẽ hiểu pháp này nhanh 
chóng?” Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta suy xét: "Arála 
Kalama là bậc trí, thông minh và phân biệt; ngài từ lâu 
đã có ít bụi trần trong mắt. Giả sử ta dạy pháp đầu tiên 
cho Arala Kalàma. Ngài sẽ hiểu nó một cách nhanh 
chóng.” 

Này các Tỳ-kheo, sau đó, các vị trời tiến đến ta mà 
nói: “Bạch đại đức ngài, Arála Kälãma đã mắt cách đây 
bảy ngày." Và sự thấy biết này đã xuất hiện trong ta: 
Arala Kalàma đã mắt cách đây bảy ngày trước. 

Này các Tỳ-kheo, ta suy xét: “Ärä|a Kalàma là bậc 
phân biệt vĩ đại. Nếu ngài nghe được pháp này, ngài 
sẽ hiểu nó một cách nhanh chóng.” 


Này các Tỳ-kheo, ta suy xét như thế này: “Đối với ai 
ta nên dạy pháp đầu tiên? Ai sẽ hiểu pháp này nhanh 
chóng?” Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta suy xét: “Uddaka, 
con trai của Ràma, là bậc trí, thông minh và phân biệt; 
ngài từ lâu đã có ít bụi trần trong mắt. Giả sử ta dạy 
pháp đầu tiên cho Uddaka, con trai của Rãma. Ngài sẽ 
hiểu nó một cách nhanh chóng.” 

Này các Tỳ-kheo, sau đó, các vị trời tiến đến ta mà 
nói: "Bach đại đức ngài, Uddaka, con trai của Ràma, đã 
mắt đêm qua.” Và sự thấy biết này đã xuất hiện trong 
ta: Ärã|a Kalama đã mát đêm qua. 

Này các Ty-kheo, ta suy xét: "Uddaka, con trai của 
Ràma, là bậc phân biệt vĩ đại. Nếu ngài nghe được 
pháp này, ngài sẽ hiểu nó một cách nhanh chóng.” 


Này các Tỳ-kheo, ta suy xét như thế này: “Đối với ai 
ta nên dạy pháp đầu tiên? Ai sẽ hiểu pháp này nhanh 
chóng?” Này các Tỳ-kheo, sau đó, ta suy xét: “Các tu sĩ 
của nhóm năm người đã từng chăm sóc ta trong khi ta 
thực hành nỗ lực khổ hạnh là các vị hữu ích. Giả sử ta 
dạy pháp đầu tiên cho họ. 








Này các tỳ-kheo, rồi Ta lại nghĩ: 'Nay nhóm năm tỳ- 
kheo đang ở đâu?' Này các tỳ-kheo, với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu việt loài người, Ta thấy nhóm năm tỳ- 
kheo hiện ở Varanasi (Ba-la-nai), trong khu Isipatana 
migadäya (Vườn nai, khu Tiên nhân doa). Này các ty- 
kheo, rói sau khi trü tai Uruvelà ít làu cho dén khi tháy 
đủ, Ta lên đường di đến Varanasi. 


Này các tỳ-kheo, một tà mạng ngoai đạo (Ajivaka) 
tên là Upaka, gặp Ta dang di trên con đường giữa cây 
Bồ-đề và Gaya. Ông ấy nói với ta: Này hiền giả, các 
căn của Ngài thật trong suốt; sắc da của Ngài thật tỉnh 
khiết, thanh bạch. Này hiền giả, hiền giả xuất gia theo 
ai? Ai là thầy của hiền giả? Hiền giả hâm mộ pháp của 

ai?' Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với tà 
mạng Upaka bằng bài kệ như sau: 


Tối thắng, nhất thiết trí; vô nhiễm trong mọi pháp; ái 
tán, đoạn tận thảy, chứng giải thoát, ai tháy? 


Không ai là thầy Ta; không ai bằng với Ta; trong thé 
giới trời người, không ai sánh ngang Ta. 


A-la-hán trên đời, Ta Đạo sư vô thượng, tự mình 
thành chánh giác, Ta tịch tinh, thanh lương. 


Để chuyển bánh xe Pháp, Ta đến thành Kàsi, gióng 
tiêng tróng bát tử, trong thê giới tôi tám. 


(Upaka:) Này Hiền giả, như Ngài đã tự xưng, thật 
xứng đáng là vị chiến thắng vô tận. 
(Đức Phật:) Người chiến thắng như Ta, thảy đều 


chứng lậu tận. Ta chiến thắng ác pháp, (này Upaka,) 
do vậy, Ta Tối thắng. 


Này các tỳ-kheo, nghe nói vậy, tà mạng Upaka nói: 





Monks, then | considered: "Where are the monks of 
the group of five now living?" Monks, with the divine 
eye, which is purified and surpasses the human, | saw 
the group of five living at Varanasi in the Deer Park at 
Isipatana. Monks, then when I had stayed at Uruvelà as 
long as | chose, | set out to wander by stages to 
Varanasi. 


Monks, the Ajivaka Upaka saw me proceeding on the 
road between the Bodhi tree and Gaya. He spoke to 
me: 'Friend, your sense faculties are clear; the colour of 
your skin is pure and bright. Friend, under whom have 
you gone forth? Or who is your teacher? Or whose 
Dhamma do you profess?’ Monks, being spoken so, l 
replied to the Ajivaka Upaka in verses: 


| am one who has transcended all, a knower of all, 
unsullied among all things, renouncing all, released by 
the cessation of craving. 

Having known this all for myself, to whom should 1 
point as teacher? 


I have no teacher; there is none like me; in the world 
with its gods, there is no counterpart. 


Indeed | am the arahant in the world; | am the 
teacher supreme. | am the only perfectly awakened 
Buddha; ! am one with fires quenched and 
extinguished. 


| go now to the city of Kãsi to set in motion the wheel 
of the Dhamma. In a world that has become blind, I will 
beat the drum of the deathless. 


(Upaka:) Friend, as you claim, you ought to be the 
infinite victor. 


(The Buddha:) The victorious ones are those like me 
who have won the destruction of intoxicating 
inclinations. | have vanquished all evil states; therefore, 
Upaka, | am a victorious one. 


Monks, when this was said, the Ajivaka Upaka, 


156 





Này các Ty-kheo, sau đó, ta suy xét: "Nhóm năm vi tu 
sĩ này hiện nay dang sống ở đâu?” Này các Ty-kheo, 
với con mắt trời, thanh tịnh và siêu vượt con người, ta 
đã thấy nhóm năm vi này dang cư ngụ ở Varanasi 
trong vườn Nai tại Isipatana. Này các Ty-kheo, sau đó, 
khi ta cư trú ở rừng Khổ hạnh (Uruvelä) miễn là ta 
chọn, ta đã bắt đầu du hóa các quãng đường đến 
Varanasi. 


Này các Ty-kheo, vị tu sĩ phái Ajivaka tén Upaka tháy 
ta dang di trên đường giữa cây Bồ-đề và Gaya. Óng 
nói với ta: “Này ban hữu, các giác quan của ngài thật 
trong sạch, màu da của ngài thật thanh tịnh và sáng rỡ. 
Này bạn hữu, ngài đã xuất gia với ai? Hay ai là dao sư 
của ngài? Hay ngài thực hành giáo pháp của ai? Này 
các Tỳ-kheo, được nói như vậy, ta đáp lời vị tu sĩ phái 
Ajivaka tên Upaka bằng bài kệ: 


Ta là vị siêu vượt hơn tắt cả, bác tuệ tri tất cả, không 
hoen ó giữa mọi thứ, xuất ly tất cả, giải thoát bằng sự 
kết thúc tham ái. 

Sau khi biết tát cả điều này chính ta, ta nên xem ai là 
đạo sư của mình? 


Ta không có tháy; không có ai giống như ta; trong thé 
gian này với các vị trời, không có ai đôi xứng. 


Quả thật ta là bậc A-la-hán trên đời; ta là bậc đạo Sư 
siêu việt. Ta là đức Phát tinh giác hoàn toàn duy nhất; 
ta là bậc mà các ngon lửa bị dập tắt và tiêu diệt. 


Bây giờ, ta đi đến thành phó Kasi dé vận chuyển 
bánh xe Pháp. Trong thê gian này đang bị mù lòa, ta sẽ 
đánh tiêng trồng bát tử. 


(Upaka) Này bạn hữu, như bạn tuyên bố, bạn phải là 
bậc chiên thằng vô tận. 


(Đức Phật) Các bậc chiến thắng là những vị như ta 
đã chiến thắng sự kết thúc các khuynh hướng sai lầm. 
Ta đã chế ngự tất cả các trạng thái xấu ác; cho nên, 
này Upaka, ta là bậc chiến thắng. 


Này các Ty-kheo, khi điều này được nói, Ajivika 








'Này Hiền giả, mong sự tình là vậy, rồi lắc đầu và đi 


theo một ngả khác. 


Này các ty-kheo, sau đó Ta lần hồi đi đến Varanasi 
(Ba-la- nại), trong khu Isipatana migadaya (Vườn nai, 
khu Tiên nhân đọa), đi đến chỗ nhóm năm tỳ-kheo 
đang trú. 

Này các tỳ-kheo, nhóm năm tỳ-kheo khi trong thấy Ta 
từ xa đi đến, bèn đồng ý với nhau rằng: Này các Hiền 
giả, kia Sa-môn Gotama đang đi đến; Ông ấy đang 
sống trong xa hoa, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời 
sống đầy đủ vật chát. Chúng ta chó có dành lễ, hay 
düng dày chào dón, hay dón lấy y bát. Háy don mót 
chỗ ngồi, và nếu muốn thì ông ấy ngòi.” 

Này các ty-kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm tỳ- 
kheo ấy không thé giữ đúng điều đã đồng ý với nhau. 
Có người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có người dọn 
chỗ ngôi, có người mang nước rửa chân đến; nhưng 
các vị ấy gọi Ta bằng tên với xưng hô “hiền giả”. 


Này các tỳ-kheo, khi Ta nghe nói vậy, Ta nói với 
nhóm năm tỳ-kheo: ‘Này các ty-kheo, chớ có goi Nhu 
Lai bằng tên với xưng hô “hiền giả”. Như Lai là vị A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. 

Này các tỳ-kheo, hãy lắng tai nghe pháp bát tử Ta đã 
chứng. Ta sẽ giảng dạy, Ta sẽ thuyết giáo. Hành đúng 
theo điều Ta chỉ giáo, không bao lâu các ông sẽ đạt 
như mục đích mà vì đó các thiện gia nam tử đã xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình: đó là tự mình 
bằng thắng trí89 ngay trong hiện pháp mà tác chứng 
pham hạnh cứu cánh; rồi chứng nhập và an trú.’ 


Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỳ-kheo 
nói Ta: 'Hiền giả Gotama, với phẩm hạnh như vậy, với 
thực hành như vậy, với khó hanh nhu vậy, mà Hiền giả 
đã không chứng đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh. 

Nhưng nay, trong khi sống xa hoa, từ bỏ tinh cần, trở 
lui đời sống vật chất đầy đủ, làm sao Hiền giả có thể 
chứng đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh? 





saying 'Friend, may it be so', shaking his head, taking a 
bypath, departed. 


Monks, then wandering by stages, | eventually came 
to Varanasi, to the Deer Park at lsipatana, and I 
approached the monks of the group of five. 

Monks, the monks of the group of five, seeing me 
coming in the distance, agreed among themselves: 
'Friend, here comes the renunciant Gotama who lives 
luxuriously, who gave up his striving and reverted to 
luxury. We should not pay homage to him or rise up for 
him or receive his bowl and robe. But a seat may be 
prepared so that if he likes, he may sit down.’ 

Monks, however, as | approached, the monks of the 
group of five found themselves unable to keep their 
pact. Some came to meet me and took my bowl and 
robe; some prepared a seat; some set out water for my 
feet; however, they addressed me by name and as 
‘friend’. 


Monks, thereupon I told the monks of the group of 
five: ‘Monks, do not address the Tathagata by name 
and as “friend”. The Tathagata is the arahant, the 
perfectly awakened Buddha. 

Monks, listen, the deathless has been attained! | shall 
instruct you, | shall teach you Dhamma. Practising as 
you are instructed, by realizing it for yourselves here 


and now through higher knowledge96 you will soon 
enter and dwell in that supreme goal of the holy life for 
the sake of which clansmen rightly go forth from the 
home life into homelessness.' 


Monks, when this was said, the monks of the groups 
of five said this me: ‘Friend Gotama, by the conduct, 
the practice, and the austerities that you undertook, you 
did not achieve any superhuman distinction in knowing 
and seeing worthy of the noble ones. 

Since you now live luxuriously, having given up your 
striving and reverted to luxury, how could you have 
achieved any superhuman distinction in knowing and 
seeing worthy of the noble ones?' 


157 





Upaka nói rằng: "Này ban hữu, chúc điều ấy như vậy,” 
gật đâu, rẽ vào đường mòn, khởi di. 


Này các Tỳ-kheo, sau đó, vân du nhiều đoạn đường, 
ta dần dần đến Vàrànasi, đến vườn Nai ở Isipatana, rồi 
ta tiếp cận nhóm năm vị tu sĩ. 

Này các Tỳ-kheo, nhóm năm vị tu sĩ này thấy ta đến 
từ xa, đồng ý với nhau rằng: “Này bạn hữu, Sa-môn 
Gotama đang đến đây, người sông một cách xa hoa, 
người đã từ bỏ sự nô lực và quay trở lại sự xa hoa. 
Chúng ta không nên đảnh lễ hay đứng dây chào hay 
tiếp nhận y bát của ngài. Nhưng chỗ ngồi có thể được 
chuẩn bị dé nếu ngài thích ngài có thé ngồi.” 

Này các Tỳ-kheo, tuy nhiên, khi ta tiến đến, nhóm 
các tu sĩ năm người nhận ra rằng chính họ không thé 
giữ hiệp ước của mình. Một số đến gặp ta, lấy y bát 
của ta; một số chuẩn bị chỗ ngồi; một số chuẩn bị 
nước rửa chân ta; tuy nhiên, họ gọi ta bằng tên hay là 
“bằng hữu.” 


Này các Tỳ-kheo, ngay sau đó, ta bảo nhóm năm vị 
tu sĩ: “Này các Tỳ-kheo, không nên gọi Như Lai bằng 
tên hay là “bằng hữu.” Như Lai là bậc A-la-hán, đức 
Phật tỉnh thức hoàn toàn. 

Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, sự bắt tử đã được 
thành tựu! Ta sẽ hướng dẫn các vị, ta sẽ dạy các vị 
Pháp. Thực hành như các vị được hướng dẫn, bằng 
việc chính mình nhận ra nó ở đây, và bây giờ, thông 
qua tuệ tri cao hon,99 các vị sẽ sớm thâm nhập và an 
trú trong mục đích tối thượng đó của đời sống thánh 
hạnh vì lợi ích mà thành viên bộ tộc đúng đắn xuất gia 
từ đời sống gia đình đến sống đời sống không gia đình. 


Này các Tỳ-kheo, khi điều này được nói, nhóm năm 
vị tu sĩ đã nói điều này với ta: “Này bằng hữu Gotama, 
bằng giới hạnh, bằng thực tập và khổ hạnh mà ngài trải 
qua, bạn đã không đạt được bất kỳ sự khác biệt siêu 
nhân nào trong việc thấy biết đáng khen ngợi của các 
bậc thánh. 

Vì bây giờ, ngài sống một cách xa hoa, sau khi từ bỏ 
sự nỗ lực rồi trở về đời sống xa hoa, làm sao ngài có 
thể đạt được bất kỳ sự khác biệt siêu nhân nào về sự 
thấy biết điều đáng khen ngợi của các bậc thánh?” 








Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm tỳ-kheo: 'Này các Tỳ-kheo, Như Lai không sống 
xa hoa, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật 
chất đầy đủ. Như Lai là vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Này các tỳ-kheo, hãy lắng tai nghe pháp bát tử Ta đã 
chứng. Ta sẽ giảng dạy, Ta sẽ thuyết giáo. 

Hành đúng theo điều Ta chỉ giáo, không bao lâu các 
ông sẽ đạt như mục đích mà vì đó các thiện gia nam tử 
đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình: đó là 
tự mình bằng thắng trí ngay trong hiện pháp mà tác 
chứng pham hạnh cứu cánh; rôi chứng nhập và an trú. 


Này các tỳ-kheo, lần thứ hai, nhóm năm tỳ-kheo nói 
với Ta: 'Hiền giả Gotama,...(như trên)... tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc thánh?’ 

Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, lần thứ hai Ta nói 
với nhóm năm tỳ-kheo: ‘Này các ty-kheo, Như Lai 
không sống xa hoa... Ta sẽ giảng dạy... các ông không 
bao lâu, ... tự mình bằng thắng trí ngay trong hiện pháp 
mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh; rồi chứng nhập và 
an trú.’ 


Này các tỳ-kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ-kheo 
nói với Ta: 'Hiền giả Gotama,...(như trên)... tri kiến thù 
thắng xứng dáng bậc thánh?’ 

Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm tỳ-kheo: ‘Các ông trước kia có bao giờ nghe Ta 
khẳng quyết nhu vậy không?’ — ‘Không, bạch Thế Tôn.’ 
— "Này các ty-kheo, Nhu Lai là vị A-la-hán, Chánh 
Dáng Giác. 


Này các tỳ-kheo, hãy lắng tai nghe pháp bát tử Ta đã 
chứng. Ta sẽ giảng dạy, Ta sẽ thuyết giáo. 

Hành đúng theo điều Ta chỉ giáo, không bao lâu các 
ông sẽ đạt như mục đích mà vì đó các thiện gia nam tử 
đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình: đó là 
tự mình bằng thắng trí ngay trong hiện pháp mà tác 
chứng pham hạnh cứu cánh; rôi chứng nhập và an trú.’ 





Monks, when this was said, | told the monks of the 
group of five: 'Monks, the Tathagata does not live 
luxuriously, nor has he given up his striving and 
reverted to luxury. The Tathagata is an arahant, a 
perfectly awakened Buddha. 

Monks, listen, the deathless has been attained! I shall 
instruct you, | shall teach you Dhamma. 

Practising as you are instructed, by realizing it for 
yourselves here and now through higher knowledge 
you will soon enter and dwell in that supreme goal of 
the holy life for the sake of which clansmen rightly go 
forth from the home life into homelessness. 


Monks, a second time the monks of the group of five 
said to me: ‘Friend Gotama ... how could you have 
achieved any superhuman distinction in knowing and 
seeing worthy of the noble ones?' 

Monks, when this was said, for the second time too I 
told the monks of the group of five: 'Monks, the 
Tathagata does not live luxuriously ... | shall instruct 
you ... you will soon enter and dwell in that supreme 
goal ....' 


Monks, a third time the monks of the group of five 
said to me: Triend Gotama ... how could you have 
achieved any superhuman distinction in knowing and 
seeing worthy of the noble ones?' 

Monks, when this was said | asked the monks of the 
group of five: 'Monks, have you ever known me to insist 
like this before? “No, venerable sir? ‘Monks, the 
Tathagata is the arahant, the perfectly awakened 
Buddha. 


Monks, listen, the deathless has been attained! I shall 
instruct you, | shall teach you Dhamma. 

Practising as you are instructed, by realizing it for 
yourselves here and now through higher knowledge, 
you will soon enter and dwell in that supreme goal of 
the holy life for the sake of which clansmen rightly go 
forth from home life into homelessness.’ 


158 





Này các Ty-kheo, khi điều này được nói, ta báo nhóm 
năm vi tu sĩ: "Này các vi, Nhu Lai không sóng xa hoa, 
hay từ bó su nỗ lực rồi quay trở về đời sóng xa hoa. 
Như Lai là bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn. 

Này các vị, hãy lắng nghe, sự bát tử đã được thành 
tựu! Ta sẽ hướng dẫn các vị, ta sẽ dạy các vị Pháp. 

Thực hành như các vị được hướng dẫn, bằng việc 
chính mình nhận diện nó ở đây, và bây giờ, thông qua 
tuệ tri cao hơn các vị sẽ sớm thâm nhập và an trú trong 
mục đích tối thượng đó của đời sống thánh hạnh vì lợi 
ích mà thành viên bộ tộc đúng đắn xuất gia từ đời sống 
gia đình đến sống đời sống không gia đình. 


Này các Tỳ-kheo, lần thứ hai, nhóm năm vị tu sĩ đã 
nói điều này với ta: “Này bằng hữu Gotama... làm sao 
ngài có thé đạt được bát kỳ sự khác biệt siêu nhân nào 
về sự thấy biết điều đáng khen ngợi của các bậc 
thánh?” 

Này các Tỳ-kheo, khi điều này được nói, ta đã hỏi 
nhóm năm vị tu sĩ rằng: “Này các vị, đã bao giờ các vị 
biết ta cứ khăng khăng điều này trước đây?” “Không, 
bạch đại đức ngài." “Này các vi, Nhu Lai là bậc A-la- 
hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn. 


Này các Tỳ-kheo, lần thứ ba, nhóm năm vị tu sĩ đã 
nói điều này với ta: “Này bằng hữu Gotama... làm sao 
ngài có thé đạt được bát kỳ sự khác biệt siêu nhân nào 
về sự thấy biết điều đáng khen ngợi của các bậc 
thánh?” 

Này các Tỳ-kheo, khi điều này được nói, ta đã hỏi 
nhóm năm vị tu sĩ rằng: “Này các vị, đã bao giờ các vị 
biết ta cứ khăng khăng điều này trước đây?” “Không, 
bạch đại đức ngài.” “Này các vị, Nhu Lai là bậc A-la- 
hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn. 


Này các vị, hãy lắng nghe, sự bất tử đã được thành 
tựu! Ta sẽ hướng dẫn các vị, ta sẽ dạy các vị giáo 
pháp. 

Thực hành như các vị được hướng dẫn, bằng việc 
chính mình nhận diện nó. Ở đây, và bây giờ, thông qua 
tuệ tri cao hơn các vị sẽ sớm thâm nhập và an trú trong 
mục đích tối thượng đó của đời sống thánh hạnh vì lợi 
ích mà thành viên bộ tộc đúng đắn xuất gia từ đời sống 
gia đình đến sống đời sống không gia đình. 








Này các tỳ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm tỳ-kheo 
thấu hiểu. Này các tỳ-kheo, rồi thì, hoặc khi Ta chi dạy 
cho hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo kia sẽ đi khát thực, và 
nhóm sáu người sóng bằng thức án mà ba ty-kheo này 
khát thực mang vé. 

Này các ty-kheo, hoác khi Ta chi day cho ba ty-kheo, 
hai ty-kheo kia sẽ di khát thực, và nhóm sáu người 
sống bằng thức án mà hai ty-kheo này khát thực mang 
vé. 


Này các ty-kheo, chüng nám ty-kheo, sau khi duoc 
Ta giáo giới nhu vậy, chi giáo nhu vậy, tự minh lệ 
thuóc sanh mà biết rõ sự nguy hai của cái bị sanh, tầm 
cầu cái không sanh, vô thượng an ón khỏi các khó ách, 
Niết-bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô 
thượng an ón thoát khỏi các khổ ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc già mà biết rõ sự nguy hại của cái bị 
già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ôn khói các 
khổ ách, Niét-bàn, chứng được cái không già, vô 
thượng an ón khỏi các khó ách, Niét-bàn; 

tự minh lệ thuộc bệnh... chứng được cái không 
bệnh, vô thượng an ón khỏi các khó ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc chết... chứng được cái không chết, 
vô thượng an ôn khỏi các khó ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc sầu ưu... chứng được cái không 
sầu ưu, vô thượng an ôn khỏi các khó ách, Niét-bàn; 

tự mình lệ thuộc ô nhiễm... chứng được cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ôn, khỏi các khó ách, Niét-bàn. 


Tri và kiến khởi lên nơi nhóm năm tỳ-kheo: “Ta giải 
thoát không dao động. Nay là đời cuôi cùng, không còn 
tái sanh đời nào nữa.' 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya 1.167—173, 
dich Anh G.A.S. 


L.27 Bài pháp dáu tién: Chuyén Pháp Luán 


Đoạn này là bài pháp nói tiếng đầu tiên của đức 





Monks, | was able to convince the monks of the 
group of five. Monks, then | sometimes instructed two 
monks while the other three went for collecting alms, 
and the six of us lived on what those three monks 
brought back from their alms-round. 

Monks, sometimes | instructed three monks while the 
other two went for collecting alms, and the six of us 
lived on what those two monks brought back from their 
alms-round. 


Monks, then the monks of the group of five, thus 
taught and instructed by me, being themselves subject 
to birth, having understood the danger in what is 
subject to birth, seeking the unborn supreme security 
from bondage, nirvana, attained the unborn supreme 
security from bondage, nirvana. 

They, being themselves subject to ageing, having 
understood the danger in what is subject to ageing, 
seeking the unaging supreme security from bondage, 
nirvana, attained the unaging supreme security from 
bondage, nirvana. 

They, being themselves subject to sickness 
attained the unaging supreme security from bondage, 
nirvana. 

They, being themselves subject to death ... attained 
the deathless supreme security from bondage, nirvana. 

They, being themselves subject to sorrow ... attained 
the sorrowless supreme security from bondage. 

They, being themselves subject to defilement ... 
attained the undefiled supreme security from bondage, 
nirvana. 


The knowing and seeing arose in the monks of the 
group of five: 'Our release is unshakable; this is our last 
birth; now there is no more renewed being.' 


Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikäya 1.167—173, 
trans. G.A.S. 


L.27 The first discourse: The Setting in Motion of 
the Dhamma-wheel 


This passage is the famous first discourse of the 
159 





Này các Tỳ-kheo, ta có thé thuyết phuc nhóm năm vi 
tu sĩ. Này các Ty-kheo, sau đó, ta đôi lúc hướng dẫn 
hai vị trong khi ba vị khác đi khất thực, sáu người 
chúng ta sóng dựa vào những gì ba vi kia mang vé từ 
sy khát thuc. 

Này các Tỳ-kheo, đôi lúc ta hướng dẫn ba vị trong khi 
hai vị kia đi khất thực và sáu vị chúng ta sống dựa vào 
những gi hai vị kia mang vé từ sự khát thực. 


Này các Ty-kheo, sau đó, nhóm năm vi tu si, được 
day và huóng dán nhu thé bói ta, tró thành chính minh 
là chủ thé của sanh, hiểu được sự hiểm nguy trong 
điều gì là chủ thể của sanh, tìm kiếm sự an toàn tối 
thượng không sanh thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn 
(nivãna), dat được an toàn tối thượng không sanh 
thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn. 

Họ, chính mình là chủ thể của già, hiểu được sự 
hiểm nguy trong điều gì là chủ thể của già, đi tìm sự an 
toàn tối thượng không già thoát khỏi ràng buộc, niết- 
bàn, đã đạt được sự an toàn tối thượng không già 
thoát khỏi ràng buộc, niết-bàn. 

Họ, chính mình là chủ thể của bệnh... đã đạt được sự 
an toàn tối thượng không bệnh thoát khỏi ràng buộc, 
niết-bàn. 

Họ, chính mình là chủ thể của chết... đã đạt được sự 
an toàn tối thượng không chết thoát khỏi ràng buộc. 

Họ, chính mình là chủ thể của ưu sầu... đã đạt được 
sự an toàn tối thượng không ưu sáu, niét-bàn. 

Họ, chính mình là chủ thể của phiền não... đã đạt 
được sự an toàn tối thượng không phiền não thoát khỏi 
ràng buộc, niết-bàn. 


Sự thấy biết xuất hiện trong nhóm năm vị tu sĩ: “Sự 
giải thoát của ta thì không thể lay động được. Đây là 
kiếp sống cuối cùng của chúng ta. Bây giờ, không còn 
tái sanh nữa.” 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bộ |. 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


167-173, do 


L.27. Bài kinh đầu tiên: Vận chuyển bánh xe Pháp 


Đoạn này là bài kinh đầu tiên nỗi tiếng của đức Phật. 








Phật. Nó giới thiệu con đường Phật giáo là một “trung 
đạo” giữa hai cực đoan dục lạc và khô hạnh, và sau đó 
tập trung vào 

1) những khía cạnh khác nhau của đời sống mà tắt 
yếu là khó đau vé tinh thần hay thé xác, gọi là ‘khô’ 
(dukkha - như được giải thích chi tiết hơn trong các 
đoạn *Th.150-152), 2) những điều này xuất phát từ 
tham ái, hay khát ái, và 3) chám dứt bằng sự diệt tận 
của tham ái, điều này 4) đạt được bằng cách hành theo 
thánh dao tám chi. 

Kết thúc bài pháp, một trong những vị nghe Phật 
thuyết, do bài pháp này mà đã giác ngộ: ông đã đạt 
được pháp nhãn, một trực kiến sâu sắc về mẫu mực 
của thực tại (pháp) theo đó bắt cứ điều gì có sanh thì 
có diệt. 

Đặc biệt, những hiện tượng đau khổ xuất phát từ 
tham ái sẽ chám dứt khi tham ái chám dứt. Sự chứng 
đắc pháp nhãn đánh dáu sự đắc quả Dự lưu, một hạng 
thánh giả, và sẽ chứng đắc bó-dé hoàn toàn trong tôi 
đa bảy đời nữa. 

Những thánh giả là những vị có tuệ quán thâm sâu, 
dé được giác ngộ một phán hay hoàn toàn (xem 
*Th.201). Đối với họ, những sự thật quan trọng nhất, 
theo nghĩa là những khía cạnh của thực tế, là những 
hiện tượng đau khó, nguyên nhân dẫn đến khó, trang 
thái siêu việt khó, và con đường dẫn đến đó; đó là bón 
'Chân lý của bậc Thánh'.87 

Bài pháp kết thúc và thông tin “bánh xe Chánh pháp” 
đã được đức Phật vận chuyền bắt đầu lan truyền từ 
mặt đắt cho đến các táng trời. 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi 
(Ba-la- nại), trong khu Isipatana migadaya (Vườn nai, 
khu Tiên nhân đọa). Tại đấy, Thế Tôn nói với chúng 
năm tỳ-kheo: “Này các ty-kheo, có hai cực đoan này, 
mà người xuất gia không nên hành sự theo. 

Hai điều ấy là gì? Một là đắm say trong các dục, hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ đến mục đích; và hai là tự hành khổ mình, đau 
đón, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích. 

Này các tỳ-kheo, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai 
chánh giác con đường giữa, tác thành mắt, tác thành 





Buddha. It introduces the Buddhist path as a ‘middle 
way' between the extremes of sensual indulgence and 
extreme asceticism, and then focuses on 

1) various aspects of life that entail mental or physical 
pain, so as to be the painful (dukkha — as more fully 
explained in passages *'Th.150—152), 2) how these 
arise from craving, or demanding desires, and 3) cease 
with the end of craving, which is 4) attained by practise 
of the noble eightfold path. 

At the end of this teaching, one of the Buddha's 
audience gains an experiential realization based on it: 
he gains the vision of Dhamma’ or Dhamma-eye, a 
direct insight into the reality-pattern (dhamma) that 
anything that arises will in time cease. 

In particular, the painful phenomena that arise from 
craving Will cease when craving ends. The gaining of 
the Dhamma-eye marks the attainment of at least 
stream-entry: becoming the kind of spiritually ennobled 
person (noble one) that will attain full awakening in a 
maximum of seven more lives. 

The noble ones are those with deep spiritual insight, 
so as to be partially or fully awakened / enlightened 
(see *Th.201). For them, the most significant truths, in 
the sense of aspects of reality, are painful phenomena, 
what causes them, the transcending of what is painful, 
and the path to this; these are the four 'Truths of the 


Noble Ones’.87 

The discourse ends with news of the Buddha's 
'turning of the Dhamma-wheel, by transmitting insight 
into Dhamma, spreading up to the various kinds of 
deities. 


Thus have | heard. At one time the Blessed One was 
dwelling at Varanasi in the Deer Park at lsipatana. 
There the Blessed One addressed the monks of the 
group of five thus: 'Monks, these two extremes should 
not be followed by one gone forth (into the homeless 
life). 

What two? That which is this pursuit of sensual 
happiness in sensual pleasures, which is low, vulgar, 
the way of the ordinary person, ignoble, not connected 
to the goal; and that which is this pursuit of self- 
mortification, which is painful, ignoble, not connected to 
the goal. 


160 





Nó giới thiệu con đường Phật giáo là “trung đạo” giữa 
hai cực đoan chìm đắm dục lạc và khô hạnh ép xác, rồi 
sau đó, tập trung vé 

1) nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống kéo theo 
khó đau vật lý và tinh thần, để trở nên "khó đau” 
(dukkha - như được giải thích đầy đủ hơn trong các 
đoạn văn Th. 150-152), 2) làm cách nào những điều 
này xuất hiện từ tham ái hay khao khát tính dục và 3) 
kết thúc với sự chám dứt tham ái, 4) nó dat được nhờ 
sự thực hành con đường thánh tám ngành. 

Vào cuối lời dạy, một trong những thính giả của đức 
Phật đạt được sự nhận diện kinh nghiệm dựa trên nó: 
vị ấy đạt được “tầm nhìn Pháp” hay “con mắt Pháp,” 
tué giác trực tiếp bên trong cấu thành thực tại (pháp) là 
bát kỳ điều gì xuất hiện sẽ bị diệt mát ngay lúc ấy. 

Đặc biệt, hiện tượng khó đau xuát hiện từ tham ái sẽ 
bị hoại diệt khi tham ái kết thúc. Việc thành tựu con mắt 
pháp đánh dấu sự chứng đắc ít nhất thánh quả nhập 
dòng: trở thành con người thánh về mặt tâm linh (thánh 
nhân) chắc chắn sẽ đạt được sự giác ngộ hoàn toàn tối 
đa trong bảy đời nữa. 

Các bậc thánh là những vị có tuệ giác tâm linh sâu 
sắc, trở thành tỉnh thức / giác ngộ từng phân hay toàn 
phần (xem Th. 201). Đối với họ, các chân lý quan trọng 
nhất, trong ý nghĩa vé các khía cạnh thực tại, là hiện 
tượng khó đau, điều gì gây ra chúng , sự vượt qua điều 
khó đau và con đường dẫn đến điều này; đây là bón 
“chân lý của các bậc thánh. "56 

Bài kinh két thúc với thông điệp “sự vận chuyên bánh 
xe Pháp” của Phật, bằng sự chuyền dói tuệ giác vé 
Pháp, truyền bá đến nhiều vị trời khác nhau. 


Tôi nghe như vầy. Một thời đức Thế Tôn trú tại 
Varanasi ở vườn Nai (Isipatana). Ở đó, đức Thế Tôn 
bảo nhóm năm vị tu sĩ như này: “Này các vị, có hai cực 
đoan không nên theo đuổi bởi một bậc xuất gia (thành 
đời sống không gia đình). 

Gi là hai? Đó là theo đuổi hạnh phúc giác quan trong 
dục lạc, thấp hèn, thô tục, phương cách của con người 
tầm thường, đê tiện, không kết nối đến mục đích; và đó 
là theo đuổi tự khổ hạnh, đau khổ, đê tiện, không kết 
nối đến mục đích. 

Này các Tỳ-kheo, không theo hướng một trong hai 
cực đoan này, Như Lai đã giác ngộ đến con đường 








trí, dẫn đến tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Và thế nào, này các tỳ-kheo, là con đường giữa mà 
Như Lai đã chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, 
dẫn đến an tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó 
chính là Thánh đạo tám chỉ: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, 
chánh niệm, chánh định. 

Đó là, này các tỳ-kheo, con đường giữa mà Như Lai 
đã chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến 
tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đế vé khó: 
sanh là khó, già là khô, bệnh là khô, chét là khó; sâu, 
bi, khó, ưu, não là khó; oán gặp nhau là khó; ái biệt ly 
là khổ; cầu không được là khó; tóm lại, năm thủ uán88 
là khổ. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đề về khổ tập. 
Chính khát ái này dẫn đến luân chuyển tái sanh, câu 
hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; tức 
là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đề vé khó diệt. 
Chính sự diệt tận khát ái không còn dư tàn, xả ly, xuát 
ly, giải thoát, không chấp tàng nó.89 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh đế về con 
đường dẫn đến khổ diệt. Đó chính là Thánh đạo tám 





Monks, without veering towards either of these two 
extremes, the Tathagata has awakened to the middle 
way, which gives rise to vision, which gives rise to 
knowledge, which leads to peace, to higher knowledge, 
to full awakening, to nirvana. 


And what, monks, is that middle way awakened to by 
the Tathagata, which gives rise to vision, which gives 
rise to knowledge, which leads to peace, to higher 
knowledge, to full awakening, to nirvana? It is just this 
noble eightfold path, that is to say, right view, right 
resolve, right speech, right action, right livelihood, right 
effort, right mindfulness, right meditative concentration. 

This, monks, is that middle way awakened to by the 
Tathãgata, which gives rise to vision, which gives rise 
to knowledge, which leads to peace, to higher 
knowledge, to full awakening, to nirvana. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the painful: birth is painful, ageing is painful, illness is 
painful, death is painful; sorrow, lamentation, (physical) 
pain, unhappiness and distress are painful; union with 
what is disliked is painful; separation from what is liked 
is painful; not to get what one wants is painful; in brief, 


88 


the five grasped-at categories of existence are 


painful. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the origin of the painful. It is this craving which leads 
to repeated existence, accompanied by delight and 
attachment, seeking delight now here, now there; that 
is, craving for sensual pleasures, craving for being 
(something), craving for (something's) non-existence. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the cessation of the painful. It is the remainderless 
fading away and cessation of that same craving, the 
giving up and relinquishing of it, freedom from it, non- 


reliance on ¡89 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the way leading to the cessation of the painful. It is 


161 





trung dao, giüp xuất hiện tầm nhìn, xuất hiện tuệ tri, 
dẫn đến an lạc, đến tuệ tri cao hơn, đến sự tỉnh thức 
hoàn toàn, đến niết-bàn. 


Này các Tỳ-kheo, trung đạo đó được giác ngộ bởi 
Như Lai là gì mà xuất hiện tầm nhìn, xuất hiện tuệ tri, 
dẫn đến an lạc, đến tuệ tri cao hơn, đến sự tỉnh thức 
hoàn toàn, đến niết-bàn? Nó chính là con đường thánh 
tám ngành này, nghĩa là tầm nhìn chân chánh, tư duy 
chân chánh, lời nói chân chánh, nghề nghiệp chân 
chánh, chánh mạng, nỗ lực chân chánh, chánh niệm, 
chánh định. 

Này các Tỳ-kheo, đây chính là con đường trung đạo 
ấy được giác ngộ bởi Như Lai là gì mà xuất hiện tầm 
nhìn, xuất hiện tuệ tri, dẫn đến an lạc, đến tuệ tri cao 
hơn, đến sự tỉnh thức hoàn toàn, đến niết-bàn. 


Bây giờ, này các Tỳ-kheo, đây là chân lý của các bậc 
thánh về khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, sầu, bi, khó, ưu, não là khó; gần gũi với điều 
không ưa thích là khổ; chia cách điều ưa thích là khổ; 
không đạt được điều mình muốn là khổ; tóm lại, năm 
loại dính mắc về hiện hữu” là khó. 


Bây giờ, này các .1ỳ-kheo, đây là chân lý của các bậc 
thánh về nguồn gốc của khó. Chính tham ái này dẫn 
đến sự hiện hữu lặp đi lặp lại, đồng hành cùng sự vui 
thích và chấp thủ, tìm kiếm khoái lạc bây giờ, ở đây, 
bây giờ, ở kia; nghĩa là tham ái về các thú vui giác 
quan, tham ái trở thành (cái gì đó), tham ái về sự 
không hiện hữu (của cái gì đó). 

Bây giờ, này các Tỳ-kheo, đây là chân lý của các bậc 
thánh về sự kết thúc khổ đau. Chính là sự biến mất 
hoàn toàn và kết thúc của cùng tham ái trên, từ bỏ và 
xóa bỏ nó, thoát khói nó, không dựa vào nó.98 


Bây giờ, này các Tỳ-kheo, đây là chân lý của các bậc 
thánh về con đường dẫn đến sự kết thúc của khổ đau. 








chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, 
chánh định. 


“Đây là Thánh đế về khổ”, với Ta, này các tỳ-kheo, 
phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước 
đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, 
phát sanh ánh sáng. 

Và “Đây là Thánh dé về khó - cần được biến tri", 

với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các 
pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, 
phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 

Và “Đây là Thánh đế về khổ - đã được biến tri”, với 
Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các pháp 
chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát 
sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 


[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh đề về khổ tập”, 

“Đây là Thánh dé về khó tập - cần được đoạn trù”, 

Đây là Thánh dé về khổ tập - đã được đoạn trừ.”] 

với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các 
pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, 
phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 


[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh đề về khổ diệt”, 

“Đây là Thánh dé vé khổ diệt - cần được tác chứng”, 
“Đây là Thánh đế về khổ diệt - đã được tác chứng 
ngộ. ] 

với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các 
pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, 
phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 


[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh dé vé con đường 
dẫn đến khổ diệt, 





this noble eightfold path, that is to say, right view, right 
resolve, right speech, right action, right livelihood, right 
effort, right mindfulness, right meditative concentration. 


"This is the Truth of the Noble Ones that is the 
painful”: in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light. 

Now on this, "This — the Truth of the Noble Ones that 
is the painful — is to be fully understood": in me, monks, 
in regard to things unheard before, there arose vision, 
knowledge, wisdom, insight, and light. 

Now on this, "This - the Truth of the Noble Ones that 
is the painful — has been fully understood": in me, 
monks, in regard to things unheard before, there arose 
vision, knowledge, wisdom, insight and light. 


(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light, with respect to: 

"This is the Truth of the Noble Ones that is the origin 
of the painful", 

"This — the Truth of the Noble Ones that is the origin 
of the painful — is to be abandoned", 

and "This — Truth of the Noble Ones that is the origin 
of the painful — has been abandoned." 


(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light, with respect to: 

"This is the Truth of the Noble Ones that is the 
cessation of the painful", 

"This — the Truth of the Noble Ones that is the 
cessation of the painful — is to be personally 
experienced" 

and "This — the Truth of the Noble Ones that is the 
cessation of the painful has been personally 
experienced". 


(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 


162 





Nó chính là con đường thánh tám ngành này, nghĩa là 
tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân 
chánh, nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng, nỗ lực 
chân chánh, chánh niệm, chánh định. 


“Đây là chân lý của các bậc thánh về khổ đau:” trong 
ta, này các Tỳ-kheo, liên hệ đến điều chưa từng nghe 
trước đây, ở đó, xuất hiện tầm nhìn, tuệ tri, trí tuệ, tuệ 
giác và ánh sáng. 

Giờ về điều này, “Đây là chân lý của các bậc thánh 
về khổ nên hiểu một cách đầy đủ: trong ta, này các Tỳ- 
kheo, liên hệ điều những điều chưa từng nghe trước 
đây, ở đó, xuất hiện tầm nhìn, tuệ tri, trí tuệ, tuệ giác và 
ánh sáng. 

Giờ về điều này, “Đây là chân lý của các bậc thánh 
về khổ - đã được hiểu một cách đầy đủ: trong ta, này 
các Tỳ-kheo, liên hệ điều những điều chưa từng nghe 
trước đây, ở đó, xuất hiện tầm nhìn, tuệ tri, trí tuệ, tuệ 
giác và ánh sáng. 


(Tương tự) trong ta, này các Tỳ-kheo, liên hệ điều 
những điều chưa từng nghe trước đây, ở đó, xuất hiện 
tầm nhìn, tuệ trị, trí tuệ, tuệ giác và ánh sáng, liên hệ 
đên: 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về nguồn gốc của 
khổ đau,” 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về nguồn gốc của 
khổ đau nên được từ bỏ” 

và “Đây là chân lý của các bậc thánh về nguồn gốc 
của khó đau - đã được từ bỏ.” 


(Tương tự) trong ta, này các Tỳ-kheo, liên hệ điều 
những điều chưa từng nghe trước đây, ở đó, xuất hiện 
tầm nhìn, tuệ trị, trí tuệ, tuệ giác và ánh sáng, liên hệ 
đên: 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về sự diệt tận của 
khổ đau,” 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về sự kết thúc của 
khó đau nên được trải nghiệm tự thân” 

và “Đây là chân lý của các bậc thánh về sự diệt tân 
của khổ đau - đã được trải nghiệm tự thân.” 


(Tương tự) trong ta, này các Tỳ-kheo, liên hệ điều 
những điêu chưa từng nghe trước đây, ở đó, xuât hiện 








“Đây là Thánh đế về con đường đưa đến khó diệt - 
cần được tu tập”, 

“Đây là Thánh đế về con đường đưa đến khó diệt - 
đã được tu tập. ] 

với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các 
pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, 
phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 


Chừng nào mà, này các tỳ-kheo, tri kiến của Ta về 
bốn Thánh dé này, như thật với ba chuyển và mười hai 
hành tướng, chưa hoàn toàn thanh tịnh như thực, thời 
cho đến khi ấy, này các tỳ-kheo, trong thế giới này gồm 
chư thiên, Ma, Phạm, cùng với dân chúng, sa-môn, bà- 
la-môn, vua chúa và quần chúng, Ta đã không tự tuyên 
bố hiện chứng Vô thượng Chánh Đẳng Giác. 

Nhưng chừng nào mà, này các tỳ-kheo, tri kiến của 
Ta trong bón Thánh dé này, như thật với ba chuyên và 
mười hai hành tướng như vậy, đã được hoàn toàn 
thanh tịnh như thực, thì chừng ấy, trong thế giới này 
gồm chư thiên, Ma, Phạm, cùng với dân chúng, sa- 
môn, bà-la-môn, vua chúa và quần chúng, Ta tự tuyên 
bố hiện chứng Vô thượng Chánh Đẳng Giác. 

Và tri kiến khởi lên trong Ta: “Ta giải thoát không dao 
động. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh 
đời nào nữa.” 


Đây là điều Thế Tôn đã thuyết. Chúng năm tỳ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi pháp này 
được tuyên bố, Tôn giả Kondañña viễn trần, ly cấu, 
pháp nhãn phát sinh, thấy rằng 'phàm pháp gì được 
tập khởi, tất cả pháp ấy sẽ diệt tàn. 


Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như 
vậy, chư thiên ngụ trên mặt đất lớn tiếng hô vang: “Tại 
Varanasi (Ba-la-nai), trong khu lsipatana migadaya 
(Vườn nai, khu Tiên nhân doa), Pháp luân vô thượng 
này dà được Thế Tôn vận chuyên, mà không có bát kỳ 
sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, Ma, Phạm, hay bất cứ 
một ai trong thế gian có thể vận chuyển." 





and light, with respect to: 

"This is the Truth of the Noble Ones that is the way 
leading to the cessation of the painful", 

“This — the Truth of the Noble Ones that is the way 
leading to the cessation of the painful — is to be 
developed", 

and "This the Truth of the Noble Ones that is the way 
leading to the cessation of the painful — has been 
developed." 


So long, monks, as my knowing and seeing of these 
four Truths of the Noble Ones, as they really are in their 
three phases (each) and twelve modes (altogether) 
was not thoroughly purified in this way, then so long, in 
the world with its gods, mãras and brahmas, with its 
people, renunciants, brahmins, kings and the masses, I 
did not claim to be fully awakened to the unsurpassed 
perfect awakening. 

But when, monks, my knowing and seeing of these 
four Truths of the Noble Ones, as they really are, in 
their three phases and twelve modes, was thoroughly 
purified in this way, then, in the world with its gods, 
mãras and brahmas, with its people, renunciants, 
brahmins, kings and the masses, | claimed to be fully 
awakened to the unsurpassed perfect awakening. 

The knowledge and the vision arose in me: 
"Unshakeable is the liberation of my mind; this is my 
last birth: now there is no more rebirth." 


This is what the Blessed One said. Elated, the monks 
of the group of five delighted in the Blessed One's 
statement. And while this explanation was being 
spoken, there arose in the Venerable Kondañña the 
dust-free, stainless vision of Dhamma: "whatever is 
subject to origination, all that is subject to cessation.’ 


And when the Dhamma-wheel had been set in 
motion by the Blessed One, the earth-dwelling gods 
raised a cry: 'At Varanasi, in the Deer Park at Isipatana, 
the unsurpassed Dhamma-wheel has been set in 
motion by the Blessed One, which cannot be stopped 
by any renunciant or brahmin or māra or brahmà or by 
anyone in the world.’ 


163 





tầm nhìn, tué tri, trí tuệ, tuệ giác và ánh sáng, liên hệ 
đên: 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về sự diệt tận của 
khổ đau,” 

“Đây là chân lý của các bậc thánh về con đường dẫn 
đến sự diệt tận khổ đau nên được phát triển” 

và “Đây là chân lý của các bậc thánh về con đường 
dẫn đến sự diệt tận của khó đau đã được phát triển.” 


Ngay khi, này các Tỳ-kheo, cái thấy biết của ta về 
bốn chân lý này của các bậc thánh như chúng thực sự 
là trong ba giai đoạn (mỗi) và mười hai cách (tất cả 
cùng nhau) không hoàn toàn thanh tịnh trong cách này, 
sau đó, trong thế giới với các vị trời, ma, Phạm thiên, 
nhân dân, Sa-món, Bà-la-món, vua chúa và quần 
chúng, ta đã không tuyên bố trở thành tỉnh thức hoàn 
toàn đến sự tỉnh thức hoàn hảo siêu việt. 

Nhưng khi, này các Tỳ-kheo, cái thấy biết của ta về 
bốn chân lý này của các bậc thánh như chúng thực sự 
là trong ba giai đoạn (mỗi) và mười hai cách (tất cả 
cùng nhau) hoàn toàn thanh tịnh trong cách này, sau 
đó, trong thế giới với các vị trời, ma, Phạm thiên, nhân 
dân, Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và quần chúng, ta 
đã tuyên bố trở thành tỉnh thức hoàn toàn đến sự tỉnh 
thức hoàn hảo siêu việt. 

Tuệ tri xuất hiện trong ta: “Không lay động là sự giải 
thoát của tâm ta; đây là kiếp sống cuối cùng: Bây giờ, 
không còn có tái sanh nữa.” 


Đây là điều đức Thế Tôn nói. Thật hân hoan, nhóm 
năm vị tu sĩ hoan hỷ trong lời đức Thế Tôn. Trong khi 
sự giải thích này được tuyên nói, ở đó, xuất hiện trong 
đại đức Kiều-trần-như (Kondarifia không nhiễm bụi 
trần, cái nhìn vô nhiễm về Pháp: “Bất kỳ điều gì là chủ 
thé của sinh khởi, tất cả điều đó cũng là chủ thé của sự 
kết thúc.” 


Khi bánh xe pháp đã được vận chuyén bởi đức Thé 
Tôn, các vị trời ở mặt đất xuất hiện hò reo: “Tại 
Varanasi, ở vườn Nai lsipatana, bánh xe pháp siêu 
vuot dà duoc vàn chuyén bởi đức Thé Tôn, điều 
không thé bị dừng lại bởi bát kỳ Sa-môn hay Bà-la-môn 
hay chúng ma hay Phạm thiên hay bất kỳ ai trên thế 
gian này.” 








Khi nghe tiếng hô vang của chư Thiên ngụ trên đất, 
chư thiên trong trời Tứ đại vương cũng hô vang lên 
như vậy. 

Khi nghe tiếng hô này vậy, chư thiên Tam thập tam 
thiên cũng hô vang, rồi lần lượt chư thiên trời Dạ-ma 
(Yàmà), chư thiên trời Đâu-suất (Tusitã), chư thiên trời 
Hóa lạc thiên, chư thiên trời Tha hóa tự tại, và chư 
thiên trong Phạm thiên giới. 


Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, 
trong giây phút ấy, tiếng hô vang ấy lên đến Phạm 
thiên giới, và mười ngàn thế giới chuyển động, rung 
động, chuyển động mạnh, và một vàng sáng bao la, 
rộng lớn hién hiện trong thé gian, vượt quá uy lực chư 
thiên. 


Rồi Thế Tôn cảm hứng nói lén, ‘Này, quả thật, 
Kondañña (Kiều-trầằn-như), ông đã hiểu! Quá thật, 
Kondañña, ông đã hiểu!' 

Do váy, Tôn-giả Kondañña được goi là Affiata 
(người đã hiểu)-Kondañña (A-nhã Kiều-trằn-như). 


Dhamma-cakka-ppavattana Sutta: Samyutta-nikaya 
V.420—424, dich Anh P.H. 


L.28 Bác dao sv thuyét Pháp 


Này Đại vương, Nhu Lai xuất hiện trong thé gian, là 
vị A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Sau khi bằng thắng trí mà tự tác chứng, Ngài tuyên 
bố thế giới này gồm chư thiên, Ma, Phạm, cùng với 
dân chúng, sa-môn, bà-la-món, vua chúa và mọi người, 

Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
đầy đủ văn và nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh thuần 
nhất viên mãn, thanh tịnh. 


Sãmaññia-phala Sutta: Digha-nikaya 1.62, dịch Anh 
G.A.S. 





Having heard the cry of the earth-dwelling gods, the 
gods of the Four Great Kings raised the same cry. 

Having heard it, the Thirty-three gods took it up, then 
the Yāma gods, then the Contented gods, then the 
Delighting in Creating gods, then the gods who are 
Masters of the Creations of Others, and then the gods 
of the brahmā group. 


Thus at that moment, at that instant, at that second, 
the cry spread as far as the brahmā world, and this ten 
thousandfold world-system shook, quaked, and 
trembled, and an immeasurable glorious radiance 
appeared in the world, surpassing the divine majesty of 
the gods. 


Then the Blessed One uttered this inspiring 
utterance: ‘The honourable Kondañña has indeed 
understood! The honourable Kondañña has indeed 
understood! 

In this way, the Venerable Kondañña acquired the 
name Aññãta(Who Has Understood)-Kondañña. 


Dhamma-cakka-ppavattana Sutta: Samyutta-nikāya 
V.420-424, trans. P.H. 


L.28 Teacher of the Dhamma 


Great king, a Tathāgata arises in the world, an 
arahant, perfectly awakened Buddha, one endowed 
with knowledge and conduct, Fortunate One, knower of 
the worlds, incomparable trainer of persons to be 
tamed, teacher of gods and humans, awakened one, 
Blessed One. 

He, having realized it by his own higher knowledge, 
proclaims this world with its gods, māras and brahmās, 
with its people, renunciants, brahmins, rulers, and the 
masses. 

He teaches the Dhamma, which is good in its 
beginning, good in its middle, good in its culmination, 
with the right meaning and phrasing. He reveals the 
perfectly complete and purified holy life. 
trans. 


Sāmañña-phala Sutta: 1.62, 


G.A.S. 


Digha-nikaya 


164 





Sau khi nghe tiếng hòa reo của các vị trời ở mặt đất, 
các vị trời ở cõi trời Tứ Thiên Vương cũng xuất hiện 
hòa reo. 

Sau khi nghe nó, các vị trời Ba Mươi Ba cũng làm 
như thế, sau đó, đến các vị trời Dạ-ma (Yama), đến 
các vị trời Toại nguyện (Đâu-suất), các vi trời ở Hóa 
Lạc Thiên, các vị trời ở trời Tha Hóa Tự Tại và các vị 
trời ở Phạm thiên. 


Do đó, ngay lúc ấy, vào thời khắc ấy, vào sát-na óy, 
tiếng hòa reo vang vọng xa đến thế giới Phạm thiên và 
mười ngàn thế giới rúng động, rung chuyển và rung 
động, hào quang rực rỡ không đo lường được xuất 
hiện trên thế gian này, siêu vượt uy lực của các vị trời. 


Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lên Cảm hứng ngữ này: 
“Bậc tôn quý Kiều-trằn-như (Kongdañña) quả thật đã 
hiểu! Bậc tôn quý Kiàu-tràn-nhu (Kondarifia) quả thật 
đã hiểu! 

Trong cách này, đại đức Kiều-trần-như có tên A-nhã 
(Añña, người đã hiểu) Kiều-trần-như. 


(Kinh Chuyén pháp luân: Kinh Tương ưng V. 420- 
424, do P.H. dịch tiêng Anh). 


L.28. Bậc thầy thuyết Pháp 


Đại vương, Như Lai xuất hiện trên thế gian, bậc A-la- 
hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn, người có đầy đủ trí 
tuệ và phẩm hạnh, bậc may mắn, bậc tuệ tri về các thế 
giới, bậc hóa độ người không ai sánh bằng, bậc thầy 
của trời và người, bậc tỉnh thức, Thế Tôn. 

Ngài, sau khi nhận diện nó bằng chính tuệ tri cao hơn 
chính mình, tuyên bố thế gian này với các vị trời, chúng 
ma, Phạm thiện, nhân dân, Sa-môn, Bà-la-môn, vua 
chúa và quần chúng. 

Ngài tuyên dạy pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, với ý nghĩa và diễn 
đạt đúng đắn làm hin lộ đời sống thánh hanh hoàn 
toàn toàn hảo và thanh tịnh. 


(Kinh Sa-món quả: Kinh Trường bó |. 62, do G.A.S. 
dịch tiêng Anh). 








L.29 Cử sáu mươi vị đệ tử giác ngộ đi hoằng 
pháp 


Đoạn này thuật việc đức Phật họp sáu mươi vị đệ tử 
đã giác ngộ là những vị A-la-hán như Ngài, phái họ đi 
truyền pháp cho mọi người. 


Vào lúc bấy giờ, có sáu mươi mốt vị A-la-hán trên thế 
gian. 


Thế Tôn bảo rằng: 'Này các tỳ-kheo, Ta đã thoát khỏi 
tất cả mọi trói buộc, cả thiên giới và nhân giới. Này các 
ty-kheo, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả mọi trói 
buộc, cả thiên giới và nhân giới. 

Hãy đi, này các tỳ-kheo, vì lợi ích của nhiều người, vì 
an lạc của nhiều người, vì thương tưởng thế gian, vì 
mục đích, vì lợi ích, vì an lạc của chư thiên và nhân 
loại. Chớ đi hai người chung một đường. 


Này các tỳ-kheo, hãy thuyết giảng pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, với đầy đủ văn và nghĩa. Hãy 
thuyết minh phạm hạnh thuần nhất viên mãn, thanh 
tinh. 

Có những chúng sanh mát ít nhiễm bui tràn, sẽ bi suy 
thoái nếu không được nghe pháp. Có những hạng 
người sẽ hiểu được pháp. 


Này các ty-kheo, Ta cũng sé đi đến Senànigama ở 
Uruvelà dé thuyêt giảng pháp. 


Mahàvagga I.10—11: Vinaya 1.20—21, dịch Anh G.A.S. 
L.30 Người quá đói thì không thé hiéu Pháp 
Đoạn này minh họa đức Phật với tâm từ bi. 


Một ngày nọ, khi đức Đạo sư đang ngồi trong hương 
thất tại rừng Jeta, quán sát thế giới vào lúc bình minh, 
nhìn thấy một người đàn ông nghèo khó ở Alavi. 





L.29 Sending out sixty awakened disciples to 
teach the Dhamma 


This passage describes how the Buddha, having 
gathered sixty awakened disciples who were arahants 
like himself, sends them out to compassionately teach 
Dhamma to others. 


At that time, there were sixty-one arahants in the 
world. 


The Blessed One said this: 'Monks, | am free from all 
snares, both celestial and human. Monks, you too are 
free from all snares, both celestial and human. 

Monks, wander forth for the welfare of the many, for 
the happiness of the many, out of compassion for the 
world, for the good, welfare, and happiness of gods and 
humans. Let not two go the same way. 


Monks, teach the Dhamma that is good in its 
beginning, good in its middle, good in its culmination, 
with the right meaning and phrasing. Reveal the 
perfectly complete and purified holy life. 

There are beings with little dust in their eyes, who will 
fall away if they were to not hear the Dhamma. There 
will be those who will understand the Dhamma. 


Monks, | too will go to Senanigama in Uruvelà in 
order to teach the Dhamma. 


Mahàvagga l.10—11: Vinaya 1.20—21, trans. G.A.S. 


L.30 Ensuring that a man was not too hungry to 
understand the Dhamma 


This passage illustrates the compassionate way in 
which the Buddha taught. 


One day, as the teacher was seated in the Perfumed 
Chamber at Jeta Grove, surveying the world at dawn, 
he saw a certain poor man at Alavi. 


165 





L.29. Gửi đi sáu mươi đệ tử giác ngộ tuyên thuyết 
chánh pháp 


Đoạn này mô tả làm sao đức Phát, sau khi tập hop 
sáu mươi vị đệ tử tỉnh thức là các bậc A-la-hán gióng 
như chính ngài, gửi di vì lòng từ bi thuyét pháp cho tha 
nhân. 


Lúc bấy giờ, có sáu mươi vị A-la-hán trên thế gian. 


Đức Thế Tôn nói điều này: “Này các Tỳ-kheo, ta đã 
thoát khỏi tát cả cám dỗ, cả hai thuộc cõi trời và cõi 
người. Này các Ty- kheo, các vi cüng váy, cüng dà 
thoát khỏi tất cả các cám dỗ, cá hai cõi trời và cõi 
người. 

Này các Tỳ-kheo, hãy lên đường vì lợi ích cho số 
đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì thiện lành, lợi ích và hạnh phúc của trời và 
người. Đừng đề hai vị đi chung một đường. 


Này các Tỳ-kheo, hãy dạy pháp toàn hảo ở đoạn 
đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, với ý 
nghĩa và diễn đạt đúng đắn. Hãy làm hién lộ đời sống 
thánh hạnh hoàn toàn toàn hảo và thanh tịnh. 

Có nhiều chúng sanh với ít bụi trần trong mắt sẽ bị 
đọa lạc nếu như họ không nghe được Pháp. Sẽ có 
nhiều người hiểu được Pháp. 


Này các Tỳ-kheo, ta cũng sẽ đi đến làng Senanu ở 
rừng Khô hạnh đề tuyên thuyêt giáo pháp. 


(Đại phẩm |. 10-11: Luật tạng |. 20-21, do G.A.S. dịch 
tiếng Anh). 


L.30. Đảm bảo người không quá đói dé hiểu pháp 

Đoạn này mô tá phương tiện từ bi mà đức Phật 
thuyét dạy. 

Một ngày, khi bậc đạo sư đang ngồi trong Hương 


Thất tại Tinh xá Ky- vién (Jeta Grove), quan sát thé gian 
lúc binh minh, ngài thấy người nghèo ở Alavi. 








Nhận thấy ông ấy có căn cơ chứng đạo, Phật cùng 
với chúng năm trăm tỳ-kheo tùy tùng trước sau đi đến 
Alavi. Ở đó, dân chúng liền thỉnh đức Đạo sư về nhà 
để cúng dường. 

Người đàn ông nghèo cũng nghe đức Đạo sư có đến 
và quyết định đi nghe Phật thuyết pháp. Nhưng ngay 
chính hôm đó, một con bò của ông lại đi lạc. 

Ông bèn suy nghĩ, 'Liệu ta nên đi tìm bò hay đi nghe 
pháp?' Rồi ông quyết định, “Trước tiên ta sẽ đi tìm bò, 
sau đó sẽ đi nghe pháp.' Theo đó, sáng sớm ông ra 
ngoài tìm con bò của mình. 


Dân chúng ở Alavi don chỗ ngồi cho tỳ-kheo Tăng 
mà thượng thủ là đức Phật, rồi dâng thực phẩm, và ăn 
xong, bát của bậc Dao sư được thu cát, dé Ngài đọc kệ 
tụng hồi hướng. 

Nhưng đức Đạo sư nói, Người mà Ta du hành ba 
mươi dặm đến đây để độ, người ấy đang đi vào rừng 
tìm con bò đi lạc. Chừng nào người ấy chưa về, Ta sẽ 
không nói pháp.' Rồi Ngài ngồi im lặng. 


Khi ngày chưa tắt nắng, người đàn ông nghèo tìm 
thấy con bò của mình và lập tức dẫn nó về lại đàn. Rồi 
ông nghĩ, 'Dù nếu ta chẳng thể làm gì khác hơn được, 
chí ít ta cũng sẽ đến dành lễ đức Đạo suv.’ 

Như vậy, dù bi cơn đói dán vặt, ông vẫn quyết dinh 
không về nhà, mà vội đi đến chỗ đức Đạo sư, và đảnh 
lễ, rồi ngồi xuống một bên. 

Khi người đàn ông nghèo đến đứng trước đức Đạo 
sư, Ngài bèn nói với người quản sự cúng dường, ‘Có 
thức án nào cho tỳ-kheo Tăng còn lại khóng?' 'Bạch 
Đại Đức, thức ăn vẫn chưa được cham vào' 'Vậy, hãy 
mang cho người nghèo kia.' 


.. Ngay khi người nghèo kia vừa dứt những khổ 
nhọc của thân, tâm ông trở nên an tĩnh. Sau đó, đức 
Đạo sư đã thuận thứ thuyết pháp,90 và nêu rõ bón 
Thánh đề. 

Khi bài pháp kết thúc, người đàn ông nghèo đắc quả 
Dự lưu. ... [Sau đó đức Phật giải thích cho các vi tỳ- 





Perceiving that he had the basis for attainment, he 
surrounded himself with a company of five hundred 
monks and went to Alavi, where the inhabitants 
immediately invited the teacher to be their guest. 

The poor man also heard that the teacher had arrived 
and decided to go and hear him teach the Dhamma. 
But that very day an ox of his strayed off. 

So he reflected, 'Shall | seek the ox, or shall | go and 
hear the Dhamma? And he decided, ‘I will first seek 
the ox and then go and hear the Dhamma.' 
Accordingly, early in the morning, he set out to seek his 
OX. 


The residents of Alavi provided seats for the Sangha 
of monks presided over by the Buddha, served them 
food, and after the meal took the teacher's bowl, that 
he might recite words of blessing. 

The teacher said, 'he for whose sake | came here a 
journey of thirty leagues has gone into the forest to 
seek his ox, which is lost. Not until he returns will I 
teach Dhamma.' And he held his peace. 


While it was still day, the poor man found his ox and 
immediately drove it back to the herd. Then he thought, 
‘Even if | can do nothing else, | will at least pay my 
respects to the teacher.’ 

Accordingly, though he was oppressed with pangs of 
hunger, he decided not to go home but went quickly to 
the teacher, and having paid respect to him, sat down 
to one side. 

When the poor man came and stood before the 
teacher, the teacher said to the steward of the alms, ‘Is 
there any food remaining of that given to the Sangha of 
monks?' 'Venerable sir, the food has not been touched' 
"Well then, serve this poor man with food.’ 


... A soon as the poor man's physical sufferings had 
been relieved, his mind became tranquil. Then the 
teacher taught the Dhamma the step-by-step 


discourse, 90 then pointed out the (four) Truths (of the 
Noble Ones). 
At the conclusion of the teaching, the poor man 


166 





Nhận thấy rằng vi ấy có cán lành cho việc chứng 
đắc, ngài đã đi cùng với đoàn năm Tỳ-kheo quây 
quanh mình, đi đến Alavi, nơi đó dân chúng ngay tức 
khắc mời bậc đạo sư làm khách của mình. 

Người đàn ông nghèo kia cũng đã nghe bậc đạo sư 
đến và quyết định đi nghe ngài thuyết Pháp. Nhưng 
chính ngày đó một con bò của ông bị lạc mắt. 

Vì vậy, ông suy xét, “Ta nên đi tìm bò hay ta nên đi 
nghe Pháp?” Rồi ông quyết định “Ta sẽ kiếm bò trước 
rồi sau đó đi nghe Pháp.” Theo đó, vào lúc sáng sớm, 
ông đã khởi hành di tim bò của mình. 


Các cư dân Alavi cung cấp chỗ ngồi (sàn tọa) cho 
Tăng đoàn Tỳ-kheo dẫn đầu là đức Phật, phục vụ thức 
ăn, sau bữa ăn lấy bình bát của bậc đạo sư, dé ngài có 
thé tụng kinh chúc phúc. 

Bậc đạo sư nói: “Vì lợi ích của người ấy mà ta đến 
đây, một chuyến đi ba mươi lý, vậy mà anh ta đi vào 
trong rừng để tìm bò bị thất lạc của mình. Cho tới khi 
nào anh ta trở về thì ta sẽ thuyết Pháp.” Ngài giữ sự an 
tinh của mình. 


Trong khi vẫn còn là ban ngày, người đàn ông nghèo 
ấy đã tìm thấy con bò và ngay tức khắc quay đưa nó 
trở về bầy đàn. Sau đó, ông ta nghĩ, “Thậm chí nếu 
như ta không làm gì khác thì ta sẽ ít nhất đảnh lễ bậc 
đạo sư rồi.” 

Theo đó, mặc dù ông ta đang bị đè nặng bởi cơn đói 
day dứt, nhưng ông quyết định không quay về nhà mà 
nhanh chóng đến chỗ bậc đạo sư, rồi sau khi đảnh lễ 
ngài, ngồi xuống một bên. 

Khi người đàn ông nghèo này đến đứng trước bậc 
đạo sư, ngài nói với người quản gia cúng dường “có 
còn bát kỳ thức ăn nào dành cho Tăng đoàn Tỳ-kheo?” 
“Bạch đại đức ngài, thức ăn vẫn chưa được đụng tới” 
“tốt lắm, hãy phục vụ thức ăn cho người đàn ông này.” 


... Ngay khi sự khổ đau vật lý của người đàn ông 
nghèo kia được khuây khóa, tâm anh ta trở nên tinh 
lặng. Sau đó, bậc đạo sư thuyết pháp theo thứ tự từng 
bước từng bước một,59 rồi chỉ ra (bốn) chân lý (của 
các bậc thánh). 

Cuối lời dạy, vị đàn ông nghèo ấy chứng đắc thành 








kheo biết rằng Ngài đã biết về tình cảnh của người đàn 
ông nghèo và đã nghĩ:] 

'Nếu Ta thuyết pháp cho người này trong khi ông 
đang đói, thì ông ấy sẽ không thể hiểu được." 


Dhammapada commentary, lII.261—63, dịch Anh P.H. 

L.31 Một người ha tiện được chư thiên kính lễ khi 
thọ cụ túc và giác ngộ 

Tôi sanh nhà bàn tiện, nghèo khổ không đủ ăn, 
khiêm tôn ha tháp mình, tôi quét hoa héo rung. 

Tôi bị người ghé tóm, lăng ma và khinh bi, hạ minh 
xuóng thật tháp, tôi kính lễ nhiêu người. 

Rồi tôi thấy đức Phật, chúng tỳ-kheo cung kính, dáng 
Đại Hùng vào thành, Magadha tôi thượng. 


Tôi quáng bỏ đòn gánh, đến gần dé đảnh lễ; với lòng 
thương xót tôi, dàng Thượng nhân dừng lại. 


Lễ chân Đạo Sư xong, tôi đứng sang một bên, xin 
dáng Tôi Thượng Tôn, cho con được xuát gia. 


Đức Đạo Sư từ mẫn, thương xót khắp thế gian, gọi: 
'Hãy dén, tỳ-kheo'. Tôi đặc giới cụ túc. 


Rồi tôi sống trong rừng, một mình, không biếng nhác, 
tôi theo lời Đạo Sư, như đắng Tối thắng dạy. 


Canh một, nhớ các đời, giữa đêm tịnh thiên nhẫn, 91 
cho đến canh cuối cùng, tôi phá khối si ám. 





attained the fruition that is stream-entry. ... [Later the 
Buddha explained to the monks that he had known of 
the poor man's situation and had thought:] 

‘If | teach Dhamma to this man while he is suffering 
the pangs of hunger, he will not be able to understand 
it.' 


Dhammapada commentary, 111.261—63, trans. P.H. 


L.31 A lowly person becomes honoured by gods 
through ordination and awakening 


I was born in a humble family, poor, having little food; 
my work was lowly: | was a disposer of withered 
flowers. 


Despised by men, disregarded and reviled, making 
my mind humble I paid homage to many people. 


Then | saw the awakened one, revered by the 
Sangha of monks, the great hero, entering the supreme 
city of the Magadha people. 


Throwing down my carrying-pole, | approached to 
pay homage to him; out of sympathy for me the best of 
humans stood still. 


Having paid homage to the teacher's feet, standing 
on one side | then asked the best of all living beings for 
admission into the monastic community. 


Then the merciful teacher, sympathetic to the whole 
world, said to me: ‘Come, monk. That was my full 
admission. 


Dwelling alone in the forest, not relaxing, | myself 
performed the teacher's bidding, just as the Victorious 
One had exhorted me. 


For the first watch of the night | recollected my 
previous births; for the middle of the night, I purified my 


divine-eye?! : in the last watch of the night, 


asunder the mass of darkness. 


| tore 


167 





quả nhập dòng (tu-đà-hoàn)... [Sau đó, đức Phật giải 
thích với các Ty-kheo rằng ngài biết được tình huống 
của người đàn ông nghèo kia và nghĩ:] 

“Nếu ta dạy pháp người này trong khi anh ta đang bị 
đau khổ của sự dày vò đói bụng thì anh ta sẽ không 
thé nào hiéu nó." 


(Chú giải Kinh Pháp cú M. 261-263, do P.H. dich 
Anh). 


L.31. Một người tháp kém được tôn kính bởi các 
vị trời thông qua sự thọ giới và giác ngộ 


Ta sinh ra trong một gia đình tầm thường, nghèo, có 
ít thực phâm; công việc của ta thâp kém: ta là người 
gom các hoa héo. 


. Bi người coi khinh, xem thường, xi vả, làm tâm ta 
tâm thường ta đảnh lễ nhiêu người. 


Sau đó, ta thấy bậc tỉnh thức, được Tăng đoàn Ty- 
kheo tón kính, vi anh hüng vi dai, di vào thành phó siéu 
việt của người dân Ma-kiét-dà (Magadha). 


Quáng cây đòn gánh xuống, ta tiến đến dành lễ ngài; 
vì lòng thương tưởng dén ta, bậc tôt nhât của nhân loại 
đứng im. 


Sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, đứng qua một bên, 
ta đã xin thưa bậc tôt nhât của tât cả chúng sanh vé 
việc cho phép gia nhập Tăng đoàn. 


Sau đó, bậc đạo sư từ mẫn, thương tưởng đến toàn 
thé gian, nói với ta: “Hãy dén, này Ty-kheo." Đó là sự 
gia nhập đây đủ của ta. 


An trú một mình ở rừng, không giải đãi, ta chính mình 
thực hành lời dạy của ngài, giỗng như Bậc Chiên 
Thắng đã có vũ ta. 


Vào canh đầu tiên của đêm ta nhớ lại các đời sống 
quá khứ của ta; vào canh giữa của đêm, ta thanh tịnh 
con mắt trời của ta80; vào canh cuối của đêm, ta xé tan 
màn lưới vô minh. 








Khi đêm vừa mới tàn, rạng đông, trời ló rạng, Đế 
Thích, Phạm Thiên đên, chắp tay đảnh lê tôi: 


'Kính lễ vị thắng sanh, kính lễ vị thượng nhân, đã 
đoạn tận các lậu, Ngài xứng đáng cúng dường.' 


Đức Đạo Sư thấy tôi, chúng thiên tử vây quanh, thị 
hiện nụ vi tiêu, nói với tôi nghĩa này: 


“Bằng khó hạnh, pham hạnh, bằng tự ché, điều phục, 
đây là bà-la-món; tôi thượng bà-la-món.' 


Verses of Sunita: Theragatha 620—631, dịch Anh 
G.A.S. 


L.32 Dao sư thiện xảo: tinh tán không nén quá 
cáng, khóng nén quá chüng 


Đoạn này minh hoa phương pháp giáo hóa thiện xảo 
của đức Phật. Chuyện vé một ty-kheo vừa tho cụ túc, 
quá nó lực tu tập kinh hành, đến gần như muốn bỏ tu 
trở về đời vì không chứng đắc đạo quả gì. 

Đức Phật khuyên chỉ nên nỗ lực hài hòa nhưng 
không đến mức giải đãi. Tuy đây là lời khuyên cho một 
tỳ-kheo, nhưng nó liên quan đến việc tu tập nói chung. 


Vì sự tinh tán nỗ lực đi kinh hành quá mức, hai bàn 
chân của tôn giả Sona đã bị rách. Lối kinh hành vì vậy 
vấy dày máu nhu là chó mó bó. 

Rói vào mót lüc, tôn giả Sona trong lúc độc nhàn tinh 
tại một nơi thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên: 'Các 
đệ tử của Thế Tôn sóng tinh cân tu tập, ta là một trong 
số các vị ấy, nhưng tâm của ta vẫn không giải thoát 
các lậu, không chấp thủ. 

Vả, gia đình ta có nhiều tài sản; ta có thể thọ dụng 


những tài sản ấy và làm các phước sự.92 Hay là ta 





Then at the end of the night, towards surrise, (the 
gods) Inda (Sakka) and Brahma came and revered me 
with cupped hands (saying): 


'Homage to you thoroughbred of humans; homage to 
you, best of humans; to you whose intoxicating 
inclinations are annihilated; you are worthy of gifts, sir.' 


Then seeing me revered by the assembly of gods, 
giving a smile the teacher said this: 


'By austerity, by living the holy life, by self-restraint 
and self-taming, by this one is a brahmin; this is the 
supreme state of being a brahmin.' 


Verses of Sunita: Theragàthà 620—631, trans. G.A.S. 


L.32 A skilful teacher: effort needs to be neither 
too taut nor too slack 


This passage illustrates the skilful way in which the 
Buddha taught. It concerns a recently ordained monk 
who was too forceful in the energy that he applied to 
meditative walking, and who nearly gives up being a 
monk as he gains no beneficial results. 

The Buddha advises him to approach things more 
gently, though not in a slack way. While this advice 
relates to a monk, it is of more general relevance to 
spiritual practice. 


Because of the excessive application of vigour in 
pacing up and down the (skin of) Venerable Sona's feet 
broke, the place for pacing up and down became 
stained with blood as though there had been slaughter 
of cattle. 

Then the following thought arose in Venerable Sona's 
mind as he was meditating alone: “The Blessed One's 
disciples dwell applying vigour. | am one of them, yet 
my mind is not freed from the intoxicating inclinations 
with no grasping. 

| have my familys possessions. So it might be 

168 





Sau dó, vào lüc cuói dém, huóng binh minh, (Các 
trói) Inda (Đề- -thích -Sakka) và Phạm thiên đến và đảnh 
lễ ta và chắp tay nói: 


“Xin đảnh lễ ngài bậc oai đức của nhân loại; xin đảnh 
lễ ngài, bậc tốt nhất của nhân loại; đối với ngài, các 
khuynh hướng sai làm đã được kết thúc; ngài là bậc 
xứng đáng được cúng dường, bạch ngài.” 


Sau đó, thấy ta được cung kính bởi hội đồng các vị 
trời, mỉm cười rôi bậc đạo sư nói điêu này: 


“Bằng sự khổ hạnh, bằng việc sống đời sống thánh 
hạnh, bằng tự thu thúc kiềm ché, bởi điều này người là 
một Bà-la-môn; đây là trạng thái tối thượng của vị Bà- 
la-môn.” 


(Những bài thơ kệ của Sunita: Trưởng lão Tăng kệ 
620-631, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.32. Bàc dao sv thién xào: Tinh tán khóng duoc 
quá hoác quá chüng 


Đoạn này minh hoa phương pháp thiện xảo mà đức 
Phật dạy. Nó liên quan đến Tỳ-kheo mới thọ giới đã 
quá tinh tắn dồn năng lượng ứng dung trong thiền hành 
và rôi gần như sắp từ bỏ đời sóng tu sĩ khi mà vị ấy 
không đạt được các kết quả lợi ích. 

Đức Phật khuyên ông nên tiếp cận mọi thứ nhẹ 
nhàng hơn, nhưng không phải theo cách chùng xuống. 
Khi lời khuyên này liên hệ đến một tu sĩ, nó cũng còn 
nguyên giá trị chung đối với việc thực hành tâm linh. 


Bởi vì áp dụng sự tinh tấn quá nhiệt thành trong việc 
bước chân lên và xuống, (da) chân của đại đức Sona 
đã bị bong, nơi bước chân lên xuống trở nên dính máu 
như thé đã có lò giết mỗ gia súc. 

Sau đó, tư tưởng sau đây xuất hiện trong tâm của đại 
đức Sona là ngài đang thiền một mình: “Các đệ tử của 
đức Thế Tôn an trú áp dụng tinh tấn. Ta là một trong số 
họ, mà tâm ta không thoát khỏi các khuynh hướng sai 
lầm với sự không chấp thủ. 

Ta có nhiều tài sản của gia đình ta. Vì vậy, lẽ ra ta có 
thể tận hưởng các tài sản và làm nhiều hành động 








nên quay về đời sống hạ liệt rồi thọ dụng những tài sản 
ây và làm các phước sự?" 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn bằng tha tâm trí biết được ý 
nghĩ của tôn giả Sona. Rồi như người lực sĩ co duỗi 
cánh ey Ins Tón bién mát khói đỉnh núi Linh Thứu 
(Sita)... 

[Thé Tón dén chó Sona và hỏi phải chăng ông có ý 
nghĩ hoàn tục vì tinh tán tu tập mà không kết quả. Sona 
trình Phật, đúng như vậy. Phật nói:] Này Sona, ngươi 
nghĩ thế nào về điều này? 

Có phải trước đây khi còn tai gia, ngươi tinh thông 
âm điệu của dây đàn tỳ- bà?' 'Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.' 'Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? 

Khi dây đàn ty-bà của ngươi quá căng, phải chăng 
lúc ấy cây đàn của ngươi hợp điệu và thích hợp để tấu 
nhac?' 'Bạch Đại Đức, không phải nhu vậy. “Này 
Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? 

Khi dây đàn ty- bà của ngươi quá chùng, phải chăng 
lúc ấy cây đàn của nguoi hợp điệu và thích hop dé tấu 
nhac?' ‘Bach Dai Đức, không phái nhu váy. 'Này 
Sona, nguoi nghi thé nào vé diéu này? 

Khi dây dàn ty- bà của nguoi không quá căng và 
cũng không quá chüng, duoc lên dây một cách vừa 
phải, phải chăng lúc ấy cây đàn tỳ-bà của ngươi hợp 
điệu và thích hợp để tấu nhạc?' 'Bạch Đại Đức, thật 
như vậy.' 


'Này Sona, cũng như vậy, sự tinh tấn nỗ lực quá 
căng thẳng dẫn đến loạn động, tinh tấn quá lơi lỏng 
đưa đến giải đãi. 

Này Sona, do đó ở đây ngươi phải lập tâm tinh tấn 
bình đẳng, thấu triệt các căn bình dáng,93 và y chi trên 
đó mà nắm bát các tướng của thiền.' 'Kính vâng, bach 
Đại Đức.' Tôn giả Sona vâng lời đức Thế Tôn. 


Sau khi giáo giới tôn giả Sona với những chỉ dẫn như 
vậy, rồi như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn 
bién mát khỏi chỗ tôn giả Sona và xuất hiện trở lại trên 
đỉnh Linh Thứu. 





possible to enjoy the possessions and do karmically 


beneficial actions??? Suppose that I, having returned 
to the low life, should enjoy the possessions and should 
do karmically beneficial actions?' 


Then the Blessed One, knowing by his mind the mind 
of the Venerable Sona, just as a strong man might 
stretch out his bent arm, or might bend back his 
outstretched arm, vanishing from Mount Vulture Peak 
appeared in the Cool Grove. ... 

[He approached Sona and asked him if he was 
thinking of returning to lay life due to the failure of his 
spiritual efforts. When he said that this was true, the 
Buddha said:] 'Sona, what do you think about this? 

Were you clever at the lute's stringed music when 
formerly you were a householder?' 'Yes, venerable sir.' 
'Sona, what do you think about this? 

When the strings of your lute were too taut, was your 
lute at that time tuneful and fit for playing?' 'No indeed 
not, venerable sir.' 'Sona, what do you think about this? 

When the strings of your lute were too slack, was 
your lute at that time tuneful and fit for playing?' “No 
indeed not, venerable sir.' 'Sona, what do you think 
about this? 

When the strings of your lute were neither too taut 
nor too slack, but were keyed to an even pitch, was 
your lute at that time tuneful and fit for playing?' 'Yes 
indeed, venerable sir.' 


'Sona, even so does excessive application of vigour 
conduce to restlessness, and too feeble vigour 
conduces to slothfulness. 

Sona, therefore do you determine upon an even 
balance in vigour and pierce the even balance of the 


spiritual faculties?9 and reflect upon ít. ‘Yes indeed, 
venerable sir, the Venerable Sona answered the 
Blessed One in assent. 


Then the Blessed One, having exhorted the 
Venerable Sona with this exhortation, just like a strong 
man might extend his bent arm or bend his extended 
arm, he, vanishing from in front of the Venerable Sona 


169 





nghiép lành cháng?81 Giả sử rằng ta, sau khi trở vé 
đời sông thấp kém, có nên tận hưởng các tài sản và 
làm nhiều hành động nghiệp lành chăng?” 


Sau đó, đức Thế Tôn bằng tâm mình biết được tâm 
của đại đức Sona, giống như người đàn ông mạnh mẽ 
duỗi cánh tay hay gấp cánh tay lại, biến khỏi núi Linh 
Thứu xuất hiện tại Rừng Lạnh (Cool Grove)... 

[Ngài tiến đến Sona và hỏi có phải con đang nghĩ sẽ 
trở về đời sống tại gia do sự thất bại của các nỗ lực 
tâm linh của con phải không. Khi vị ấy nói rằng điều đó 
là đúng, đức Phật nói:] “Này Sona, con nghĩ gì về điều 
này? 

Con đã từng rất giỏi về đàn dây tỳ-bà khi còn tại gia 
phải không? “Vâng, bạch đại đức ngài.” “Này Sona, 
con nghĩ gì về điều này? 

Khi các dây đàn tỳ-bà bị quá căng thì đàn tỳ-bà lúc 
đó của con có du dương và phù hợp để chơi không?” 
“Không, thật sự là không, bạch đại đức ngài.” “Này 
Sona, con nghĩ gì về điều này? 

Khi các dây đàn tỳ-bà bị quá chùng thì đàn tỳ-bà lúc 
đó của con có du dương và phù hợp để chơi không?” 
“Không, thật sự là không, bạch đại đức ngài.” 


"Này Sona, thậm chí cũng vậy, trong việc áp dung 
quá tinh tán khóng nghi ngoi và nó luc quá yéu duói 
dẫn đến ué oải. 

Này Sona, cho nên con quyết tâm cân bằng trong 
tinh tấn và quán chiếu, cân bằng các giác quan tâm 


linhÖ2 và quán chiếu về nó.” Vâng thật SỰ vậy, bạch 
đại đức ngài,” dai đức Sona trả lời đức Thé Tôn trong 
sự vâng lời. 


Sau đó, đức Thế Tôn, sau khi sách tán dai đức Sona 
với lời có vũ này, giống như người đàn ông mạnh mẽ 
duỗi cánh tay hay gấp cánh tay lại, ngài bién mát ngay 
trước mặt dai đức Sona ở Hừng Lạnh (Coo! Grove), 








Sau đó, tôn giả Sona lập tâm tinh tán binh đẳng, thấu 
triệt các căn bình đẳng, và y chỉ trên đó mà nắm bắt 
các tướng của thiền. 

Báy giờ, tôn giả Sona trong khi sống độc cư, tách 
biệt, chuyên tâm tu tập tinh tấn không buông lung, cho 
nên chẳng bao lâu, đạt được mục đích mà thiện gia 
nam tử lìa bỏ gia đình, chân chánh xuất gia, sống 
không gia đình, ngay trong hiện pháp, bằng thắng trí tự 
thân tác chứng phạm hạnh vô thượng, thuần nhất viên 
mãn, thanh tịnh; sau khi tác chứng, chứng nhập và an 
trú; tự biết rằng: 

'Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm 
đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 

Tôn giả Sona như vậy chứng đắc quả A-la-hán. 


Mahàvagga V.1.13-18: Vinaya l.182—-183, dịch Anh 
G.A.S. 


L.33 Đức Phật: Đạo sư thiện xảo 


Trong đoạn này, đức Phật giáo giới ty-kheo Nanda, là 
người em khác mẹ, để giữ Nanda không còn ý định 
hoàn tục. 

Phật hỏi Nanda vi sao lại có y định hoàn tục, rói sau 
đó Ngài hóa hiện khiến cho Nanda thấy rằng nếu 
Nanda muốn có một nữ nhân xinh đẹp, thì trong chư 
thiên có rất nhiều người đẹp như vậy, đẹp hơn bắt kỳ 
người nữ nào trong nhân gian. 

Vì mục đích này mà Nanda không bỏ tu, nhưng rồi 
sau đó tháy rằng như vậy dé có được những thiên nữ 
xinh đẹp là một lý do thấp kém, và được thúc đẩy bởi 
những phê bình của các tỳ-kheo khác, Nanda tự mình 
tu tập chân chánh và cuối cùng đạt dén giác ngộ. 

Như vậy đức Phật đã khéo léo hướng dẫn Nanda đạt 
đến mục đích cao nhất, đầu tiên khuyến dụ bằng muc 
đích thắp hơn nhưng hấp dẫn. 


Một câu chuyện khác cho thấy đức Phật là vị Đạo sư 
thiện xảo, dân từ truyện chú giải Pháp Cú 
(Dhammapada) (III.425-28). 





in the Cool Grove, appeared on Mount Vulture Peak. 


Then the Venerable Sona determined upon evenness 
in vigour and he pierced the evenness of the faculties 
and reflected upon it. 

Then the Venerable Sona, dwelling alone, secluded, 
earnest, ardent, self-resolute, having soon realized 
here and now by his own higher knowledge that 
supreme goal of the holy life for the sake of which sons 
of good families rightly go forth from home life into 
homeless life, abided in it, and he understood: 

'Birth is destroyed, the requirements of the holy life 
have been fulfilled, what ought to be done has been 
done, and there is nothing more to be done hereafter.' 

And so the Venerable Sona became one of the 
arahants. 


Mahàvagga V.1.13-18: Vinaya 1.182-183, 
G.A.S. 


trans. 


L.33 The Buddha's skilful means as a teacher 


In this passage, the Buddha teaches the monk 
Nanda, his cousin and step-brother, to ensure he 
remains as a monk after he had expressed his intention 
to return to lay life. 

He asks him why he intends this, then helps him see 
that if it is a beautiful female he is after, the heavens 
have plenty of these, more beautiful than any human. 

Having thus got him to remain a monk, Nanda then 
comes to see that doing so to attain beautiful 
goddesses is a low reason, and spurred on by the 
criticism of other monks, properly applies himself and 
attains awakening. 

Thus the Buddha skilfully guides him to the highest 
goal, by first offering him a tempting lower goal. 


Another story of the Buddha's skifulness as a 
teacher comes from the Dhammapada commentary 
(III.425-28). 


170 





xuất hiện ở núi Linh Thứu (Vulture Peak). 


Sau đó, đại đức Sona quyết tâm cân bằng trong sự 
tinh tấn Ngài soi rọi sự cân bằng các giác quan rồi 
quán chiếu về nó. 

Sau đó, đại đức Sona, an trú một mình, ẩn trú, nhiệt 
tâm, tỉnh thức, tự nguyện, đã sớm nhận diện bây giờ 
và ở đây, bằng chính tuệ tri cao hơn của mình mục 
đích tối thượng đó của đời sống thánh hạnh vì lợi ích 
cho các người con của những gia đình toàn hảo xuất 
gia đúng đắn từ đời sống gia đình thành đời sống 
không gia đình, an trú trong đó Ngài hiểu rằng: 

“Sanh đã bị hoại diệt, các yêu cầu của đời sống 
thánh hạnh đã được thành tựu, điều gì phải được làm 
đã được thực hiện và không còn gì nữa để làm kiếp 
sau.” 

Vì vậy, đại đức Sona đã trở thành một trong các A-la- 
hán. 


(Đại phẩm V. 1. 13-18: Luật tạng |. 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


182-183, do 


L.33. Các phương tiện thiện xảo của đức Phật là 
bậc đạo sư 


Trong đoạn này, đức Phật dạy Tỳ-kheo Nanda, người 
em họ của mình, đảm báo vị áy vẫn còn là tu sĩ sau khi 
vị áy diễn tả ý định quay trở về đời sống tại gia. 

Ngài hỏi ông lại sao ông có ý định vậy, rồi sau đó, 
giúp: ông thầy rằng liệu răng chính người phụ nữ đẹp 
mà ông tháy thi các cõi trời có rất nhiều, dep hơn bát ky 
người nào. 

Do đó, sau khi giúp ông vẫn là Tỳ-kheo, Nanda sau 
đó nhận ra rằng làm như thế đề có được các thiên nữ 
đẹp là lý do thắp hèn, nhanh chóng bị chỉ trích bởi các 
Ty-kheo khác, chính ông đã ứng dụng một cách đúng 
đắn ròi đạt được sự giác ngộ. 

Do đó, đức Phật đã khéo léo hướng dẫn ông đến 
mục đích cao nhất, bằng việc trước hết khuyến dụ mục 
đích tháp hơn đây quyến rũ. 


Một câu chuyện khác về sự khéo léo của đức Phật là 
bậc dao sư dên từ luận giải Kinh Pháp cú (Ill. 425- 
428). 








Truyện kå vé con trai của người kim hoàn, người này 
tu quán bắt tịnh nhưng hành theo lời dạy một cách sai 
lầm quá tệ hại khiến cho tự cảm thấy không bao giờ 
minh có thé chứng đắc dinh. 

Tuyệt vọng, cậu tìm đến bón sư là Tôn giả Sàriputta 
nhiều lần. Tôn giả Sãriputta dẫn cậu đến gặp Phật. 
Đức Thế Tôn quán sát thấy rằng trong nhiều đời trước, 
cũng nhu trong đời này, cậu là thợ kim hoàn, và nhu 
vậy chỉ cần một vật xinh đẹp làm đề mục chú tâm thì có 
thể chứng đắc các định; một đối tượng tiêu cực sẽ 
không bao giờ — ngay từ đầu — giúp ích gì. Phật hóa 
hiện một hoa sen bằng vàng màu đỏ, và bảo chú tâm 
vào đó mà tu định. 

Cậu nhanh chóng chứng nhập bốn thiền. Đức Phật 
thấy rằng duy chỉ khi ấy, với tâm định tĩnh, mới là lúc 
thích hop dé tu quán những dấu hiệu biến đổi và tan rã 
của thân thể; do vậy, Ngài khiến cho đóa sen héo úa. 

Cậu nhìn thấy điều này, và sau đó là những hoa sen 
khác, diễn ra một cách tự nhiên, trải qua tất cả các giai 
đoạn phát triển khác nhau, từ mới nhú đến nở rộ, rồi 
tàn lui. Sau khi nghe một bài kệ của Phật 
(Dhammapada 285), cậu giác ngộ. 


Một truyện chú giải Pháp Cú khác (II.272-75), về cái 
chết của con dại của có Kisà Gotami. Cô không chịu 
chấp nhận điều này, và đã ôm thi hài đứa trẻ đi tìm 
thuốc dé 'chữa trị cho nó. Mọi người nghĩ cô bị điên, 
nhưng một người tử tế đã chỉ cô đến đức Phật. 

Ngài nói Ngài có thể chữa trị cho đứa trẻ nếu cô tìm 
cho được một nhüm hạt cối — với điều kiện chỉ từ một 
gia đình chưa từng có ai chết. 

Bi tìm kiếm 'thuốc' này, cô nhận ra rằng mình chẳng 
phải là người duy nhất mắt đi người thân vào tay thần 
chết, và cô đã chấp nhận thực tế. Đức Phật thuyết 
pháp và rồi cô đắc quả Dự lưu. 


"Thích-ca nữ, đối với con, bạch Thé Tôn, là xinh đẹp 
nhất trong nước, với tóc chải mới nửa mái, khi con. xuất 
gia, đã nói với con rằng, “Mong chủ nhân hãy về gấp.” 

Vi con không thể quên nàng, bạch Thế Tôn, nên con 
sống đời phạm hạnh mà không hoan hỷ, con không thể 
tiếp tục đời sống phạm hạnh chân chính, cho nên sau 





It describes a goldsmith's son who is particularly bad 
at doing all the meditation practices he is given, which 
have been focused mostly on the unlovely aspects of 
the body, so that he thinks he will never be able to 
concentrate. 

In despair, he visits his teacher Sariputta several 
times. Sariputta takes him to the Buddha, who realizes 
that in many previous lives, as well as this one, he had 
been a goldsmith, and just needed an object that was 
beautiful to settle his mind so that he can attain the 
meditations; a negative object would never, at first, be 
helpful for him. He conjures up a golden red lotus for 
the boy, and asks him to practise meditation on that 
object. 

The boy quickly attains the four meditative 
absorptions. The Buddha sees that only now, with his 
mind calmed, is the time right for the boy to see the 
signs of decay and decomposition. He causes the lotus 
to wither. 

The boy sees this, and then other lotuses, naturally 
occurring, all at various stages of development, from 
newly budding to fully mature, to decayed. After a verse 
(Dhammapada 285) from the Buddha, the boy 
becomes enlightened. 


Another Dhammapada commentary (II.272-75) story 
is on the death of Kisa Gotamr's toddler. She is unable 
to accept this and, carrying the child, goes in search of 
medicine to 'cure' him. People think her mad, but a kind 
person directs her to the Buddha. 

He says he can cure the child if she gets him a pinch 
of mustard seed — but only if it is from a house where 
no-one has died. 

Going in search of this ‘medicine’, she comes to 
realise that she is not alone in losing someone to 
death, and accepts its reality. The Buddha then 
teaches her and she becomes a stream-enterer. 


"The Sakyan lady, to me, Blessed One, the loveliest 
in the land, looked on with half-combed hair as | was 
coming out of the house and said this to me, "May you 
come back quickly, master." 

Now it is in recollecting this that I, Blessed One, lead 
the holy life without finding delight in it, that | am unable 


171 





Nó mô tả con trai của người thợ rèn đặc biệt rất dở 
về tất cả các thực hành thiền định khi được hướng 
dẫn, được tập trung hầu như về tất cả các phương 
diện không khả ái của thân thể, vì thế vị ấy nghĩ rằng 
cậu sẽ không bao giờ có thể tập trung nhập định được. 

Thất vọng, cậu đến gặp thầy mình là ngài Xá-lợi-phất 
(Sãripuffa) rất nhiều lần. Xá-lợi-phất dẫn cậu đến gặp 
đức Phật, Ngài đã nhận ra trong nhiều kiếp sống quá 
khứ, cũng như kiếp sống này, cậu là người thợ rèn và 
chỉ cần một đối tượng (đề mục) đẹp để an định tâm với 
mục đích cậu có thể đạt được các tầng thiền định; một 
đối tượng tiêu cực sẽ không bao giờ, lúc đầu, hữu ích 
cho cậu. Ngài gợi lên một đóa hoa sen đỏ vàng cho 
cậu rồi bảo cậu thực hành thiền về đề mục ấy. 

Vị ấy nhanh chóng chứng đắc bón tàng thiền định. 
Đức Phật thấy rằng chỉ bây giờ, với tâm cậu được định 
tĩnh, là thời điểm thích hợp cho cậu thấy được các dấu 
hiệu của suy tàn và hoại diệt. Ngài khiến cho hoa sen 
héo úa. 

Cậu bé thấy vậy và rồi sau đó, các hoa sen khác, tự 
nhiên xuất hiện, tất cả ở nhiều giai đoạn phát triển, từ 
mới nở hoa đến lúc trưởng thành hoàn toàn, đến suy 
tàn. Sau bài kệ (Pháp cú 285) từ đức Phật, cậu bé đã 
giác ngộ. 


Một câu chuyện khác trong Chú giải Pháp cú (Il. 272- 
275) về cái chết của đứa bé mới sinh của nàng Kisa 
Gotami. Nàng không thể chấp nhận điều này, mang 
con đi tìm thuốc “chữa trị” cho nó. Mọi người nghĩ nàng 
điên nhưng có người tử tế hướng dẫn nàng đến gặp 
đức Phật. 

Ngài nói ngài có thể chữa trị đứa bé nếu như nàng 
lấy nắm hạt cải miễn là từ ngôi nhà chưa từng có 
người chết. 

Sau khi đi tìm kiếm loại “thuốc” này, nàng chợt nhận 
ra rằng nàng không phải một mình mắt đi ai đó rồi chấp 
nhận sự thật này. Đức Phật sau đó, dạy nàng và nàng 
đã chứng đắc quả vị nhập lưu. 


“Phu nhân Thích-ca, đối với con, bạch đức Thế Tôn, 
là bậc khả ải nhất trên đất này, đứng nhìn mái tóc đang 
chải lỡ cỡ khi con ra khỏi nhà và nói điều này với con 
“Nguyện cho ngài quay trở lại sớm, bậc đạo sư.” 

Bây giờ, chính khi nhớ lại điều này mà con, bạch đức 
Thế Tôn, có cuộc sống thánh hạnh mà không vui thích 








khi từ bỏ học xứ, trở về đời sống hạ liệt. 


Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nanda, như một lực sĩ 


co duỗi cánh tay, bién mát ở rừng Jeta, và xuất hiện tại 
cõi trời Tam thập tam. 

Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm thiên nữ được gọi là 
'có chân như chim bồ cáu', đi đến để hầu hạ thiên chủ 
Sakka. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nanda... 

'Ông nghĩ thế nào, này Nanda? Ai đẹp đẽ hơn, đáng 
ưa nhìn hơn, khả ái hơn, Thích-ca nữ xinh đẹp trong 
nước hay năm trăm thiên nữ “có chân như chim bó 
câu” này?' 'Bạch Thế Tôn, cô ấy được ví như một con 
khỉ cái bị thương... nếu đem so sánh với năm trăm 
thiên nữ.... 


'Hãy hoan hy, này Nanda! Hãy hoan hy, này Nandal 
Ta bảo chứng cho ông sé có năm trăm thiên nữ... 
'Nếu Thế Tôn bảo chứng cho con... bạch Thế Tôn, con 
sẽ hoan hỷ sống đời phạm hạnh.' 


.. [Sau khi trở về rừng Jeta] Các ty-kheo được nghe: 
‘Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của Di mẫu, sống 
pham hạnh vì mục đích có các thiên nữ...' Rồi các ty- 
kheo, bạn của Tôn giả Nanda, gọi Tôn giả Nanda là 
'người làm thuê’, là 'người buôn bán... 


Rồi Tôn giả Nanda, bị khốn đón, xấu hô, chán ngán, 
bởi vì bị gọi là 'người làm thuê’, 'người buôn bán’, bèn 
lui về sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt thành, tinh 
cần, chuyên niệm, không bao lâu... tự mình với thắng 
trí, chứng ngộ và an trú phạm hạnh vô thượng, thuần 
nhất viên mãn, thanh tịnh, do mục đích này mà thiện 
nam tử chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình... 

Và Tôn giả Nanda cuối cùng đắc quả A-la-hán. 





to continue the holy life properly, that I will disavow the 
training and revert to the lower life' 


Then the Blessed One seized the Venerable Nanda 
by the arm and, just as a strong man might stretch out 
a bent arm, or bend an outstretched arm, just so did he 
disappear from Jeta's Grove and appear amongst the 
gods of the Thirty-three. 

And on that occasion as many as five hundred 
nymphs, known as 'dove-footed, had come in 
attendance upon Sakka, lord of gods, as a result of 
which the Blessed One addressed the Venerable 
Nanda, saying ... 

"What do you think, Nanda? Which is more 
excessively beautiful, the more fair to behold or the 
more to inspire serenity: the Sakyan lady who is the 
loveliest in the land, or these five hundred nymphs who 
are known as “dove-footed”?' ‘It is as if she were a 
mutilated monkey ... when contrasted with these five 
hundred nymphs ....' 


‘Find delight there, Nanda, find delight there. I will be 
your surety as regards acquisition of the five hundred 
nymphs ....' ‘If the Blessed One will be my surety ... 
then lI, Blessed One, will find delight, Blessed One, in 
the holy life. 


.. [After they returned to the Jeta Grove] The monks 
came to hear that, 'It is said that the Venerable Nanda, 
brother of the Blessed One and son of his maternal 
aunt, leads the holy life for the sake of nymphs ....' 
Then the monks who were companions of the 
Venerable Nanda (now) addressed him with the titles 
“hireling' and ‘buyer’ ... 


Then the Venerable Nanda, being plagued, 
humiliated and horrified by his companions’ title of 
‘hireling’ and ‘buyer’, dwelling alone, secluded, diligent, 
ardent and dedicated, mature, not long afterwards ... 
entered upon and then abided in that unsurpassed 
culmination of the holy life for the sake of which young 
men rightly go forth from home into homelessness ... 

And the Venerable Nanda became one of the 
arahants. 


172 





trong đó, rằng ta không thé tiếp tục đời sóng thánh 
hạnh một cách đúng đắn, rằng ta sẽ từ bỏ tu luyện rồi 
quay trở về đời sống thấp hơn.” 


Sau đó, đức Thế Tôn nắm lấy đại đức Nanda bằng 
tay và như người đàn ông manh mẽ có thể duỗi cánh 
tay hay gấp cánh tay lại, ngài đã bién mát khỏi Tịnh xá 
Kỳ Viên (Jeta Grove) rồi xuất hiện giữa các vị trời Ba 
Mươi Ba. 

Và vào lúc đó có năm trăm thiên nữ với “đôi chân bó 
câu” đã đến tùy tùng Đế-thích (Sakka), vua của các vị 
trời, kết quả là đức Thế Tôn nói với đại đức Nanda 
rằng... 

"Con nghĩ sao này Nanda? Cái nào dáng đẹp hon, 
khả ái hon dé nhìn hay truyền cảm hứng an binh hơn: 
phu nhân Thích-ca là người đáng yêu nhất trên đất này 
hay là năm trăm vị thiên nữ này có “đôi chân bồ câu?” 
“Như thể cô ấy là con khỉ què... khi so sánh với năm 
trăm thiên nữ này...” 


“Hãy tìm vui thích ở đó, này Nanda, hãy tìm vui thích 
ở đó. Ta sẽ đảm bảo của con về sự đạt được năm trăm 
vị tiên nữ này... “Nếu như đức Thế Tôn đảm bảo cho 
con... thì con, bạch đức Thế Tôn, sẽ tìm thấy sự vui 
thích trong đời sống thánh hạnh.” 


.. [Sau khi họ trở vé tịnh xá Kỳ Viên (Jeta Grove)] 
các Tỳ-kheo đến nghe rằng “Mọi người nói đại đức 
Nanda, em họ của đức Thế Tôn, con trai của dì ngài, 
hướng đến đời sống thánh hạnh vì các tiên nữ... “Sau 
đó, các Tỳ-kheo là những vị đồng hành với đại đức 
Nanda (bây giờ) đặt cho ông các danh hiệu “người làm 


thuê,” “kẻ mua bán". 


Sau đó, đại đức Nanda, trở nên phiền phức, nhục 
nhã, khó chịu bởi các biệt danh “người làm thuê,” “kẻ 
mua bán” do các bạn đồng tu đặt, an trú một mình, án 
dật, siêng năng, tinh giác, nhiệt tâm, cán trọng, không 
lâu sau đó... đã thâm nhập và an trú trong trạng thái 
cao tôt siêu việt của đời sóng thánh hanh dé từ đó 
người thanh niên trẻ đã đúng đắn xuất gia rời bỏ gia 
đình sống đời sống không gia đình... 

và đại đức Nanda trở thành một trong các A-la-hán. 








Nanda Sutta: Udàna 22-23, dịch Anh P.H. 


L.34 Háy tim chính ta, và thuán thi thuyét pháp 


Trong đoạn này, đức Phật khuyến khích một nhóm 
người hãy tìm những gì đáng tìm trong ta hơn là tìm 
kiếm những thứ bên ngoài. 

hồi Phật thuyết pháp một cách tuân tự (xem * Th. 28), 
chuẩn bi tâm trí người nghe dé có thé nghe giáo thuyết 
cao lột. 


Báy giờ, Thế Tôn sau khi trú tai Varanasi tùy theo ý 
muốn bèn khởi hành đi đến Uruvela. Rồi Thế Tôn tách 
khỏi đường lộ, đi đến một rừng cây; sau khi đến đó, đi 
sâu vào trong khu rừng cây ấy và ngồi xuống ở gốc cây 
nọ. 

Vào lúc bấy giờ, một nhóm hiền hữu ba mươi người 
đang du ngoạn nơi khu rừng cây ấy cùng với vợ của 
mình. 

Một người không có vợ, bao một kỹ nữ và dẫn theo. 
Rồi trong lúc những người ấy đang vui các trò chơi mà 
không lưu ý, kỹ nữ ấy đã lấy trộm các tư tài của họ rồi 
tâu thoát. 


Sau đó, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn 
mình đi tìm người đàn bà kia, đang lang thang trong 
rừng cây thì thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở dưới một 
gốc cây nọ; họ liền đi đến gần đức Thế Tôn, rồi hỏi Thế 
Tôn: 

“Thưa Đại Đức, Ngài có thấy một phụ nữ đi qua đây 
không?’ ‘Này các công tử, phu nữ áy là gì đối với các 
công tử?' 'Đại Đức, chúng con là nhóm hiền hữu ba 
mươi người đang cùng vợ của mình du ngoạn trong 
rừng cây. 

Một người không có vợ, bao một kỹ nữ và dẫn theo. 
Rồi trong lúc chúng con đang vui các trò chơi mà 
không lưu ý, kỹ nữ ây đã lấy trộm các tư tài của chúng 
con rồi tâu thoát. 

Đại Đức, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn 
đi tìm kiếm người đàn bà kia, chúng con đây lang thang 
trong rừng cây này.’ 





Nanda Sutta: Udàna 22-23, trans. P.H. 


L.34 Seek within, and the step-by-step discourse 


In this passage, the Buddha has urged a group of 
men to look within for what is worth finding, rather than 
be concerned with external matters. 

He then gives what is known as the step-by-step 
discourse (see *Th.28), in which he prepares his 
audience's mind before giving them his highest 
teaching. 


Then the Blessed One, having dwelt at Varanasi for 
as long as he thought fit, set out on tour for Uruvela. 
Then the Blessed One left the road and went to a 
certain woodland grove; having gone there, and having 
entered it he sat down at the foot of a tree. 

At that time a group of thirty friends of high standing 
were sporting in that same grove together with their 
wives. 

One of them had no wife; for him they had procured a 
harlot. Now while they were heedlessly indulging in 
their sports, that harlot took the articles belonging to 
them, and ran away. 


Then those companions, helping their friend, went in 
search of that woman; roaming about that woodland 
grove, they saw the Blessed One sitting at the foot of a 
tree. Seeing him they went to the place where the 
Blessed One was; having approached him, they spoke 
to the Blessed One: 

‘Venerable sir, has the Blessed One seen a woman 
passing by?' 'Young men, what have you to do with the 
woman?' 'Venerable sir, we the thirty friends of high 
standing, together with our wives were sporting in this 
woodland grove. 

One of us had no wife; for him we had procured a 
harlot. Now, venerable sir, while we were heedlessly 
indulging in our sports, that harlot has taken the articles 
belonging to us, and has run away. 

Venerable sir, helping our friend, we companions go 
in search of that woman and roam about this woodland 
grove.’ 


173 





(Kinh Nanda: Kinh Phật tự thuyết 22-23, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


L.34. Tìm kiếm bên trong và bài kinh từng bước 


Trong đoạn này, đức Phật đã thúc giục một nhóm 
đàn ông hãy nhìn vào bên trong là điều đáng tìm kiếm, 
còn hơn là quan tâm những vắn đề bên ngoài. 

Sau đó, Ngài dạy những điều được biết là bài kinh 
từng bước (xem Th.28), trong đó ngài chuẩn bị tâm 
người nghe trước khi trao cho họ lời dạy cao tột nhát 
của ngài. 


Sau đó, đức Thế Tôn, cư ngụ tai Vārāņasī cho đến 
khi ngài thấy thích hợp, đã khởi hành đi đến rừng Khổ 
hanh (Uruvelà). Rồi đức Thế Tôn rời đường chính dé di 
dén khu rừng dà dinh; đến đó, vào đó, ngài ngồi xuống 
dưới một góc cây. 

Lúc bấy giờ, có một nhóm ba mươi người bạn thuộc 
tầng lớp quý tộc đang choi thé thao trong khu rừng ấy 
với các người vợ của mình. 

Một vị trong số họ chưa có vợ; đối với cậu, họ kiếm 
cho một cô gái diém. Bấy giờ, trong khi họ mái mé 
thích thú trong các cuộc vui chơi thì cô gái diém ấy đã 
trộm lấy các vật dụng tư trang của họ bỏ chạy đi mắt. 


Sau đó, những người bạn này, giúp đỡ bạn mình, đã 
đi tìm người phụ nữ ấy, lang thang khắp khu rừng đó, 
họ thấy đức Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây. 
Thấy ngài, họ đi đến chỗ ngài; tiếp cận ngài, họ nói với 
đức Thế Tôn: 

“Bạch đại đức ngài, đức Thế Tôn có thấy người phụ 
nữ đi ngang qua đây không?” “Này các thanh niên trẻ, 
các vị phải làm gì với người phụ nữ áy?” “Bạch đại đức 
ngài, chúng con, ba mươi người bạn thuộc giai cắp cao 
quý, cùng với vợ mình đang vui chơi ở khu rừng này. 

Một vị trong chúng con không có vợ; vì cậu ta chúng 
con kiếm cho một cô gái điếm. Báy giờ, bach đại đức 
ngài, trong khi chúng con mải mê thích thú trong các 
trò chơi của mình, cô gái điềm đó đã lấy di các đồ vật 
dụng tư trang của chúng con bỏ chạy đi mắt. 

Bạch đại đức ngài, vì giúp bạn mình, chúng con, 
những người đồng hành, đi tìm kiếm người phụ nữ ấy 
và lang thang khắp khu rừng này.” 








'Này các công tử, các bạn nghĩ thế nào? Cái gì quý 
trọng hơn đối với các bạn: tìm kiếm người đàn bà, hay 
tìm kiếm chính mình?” 

- 'Dai Đức, chính việc tìm kiếm chính mình quý trọng 
hơn.' - 'Các công tử, thế thì các bạn hãy ngồi xuống, 
Ta sẽ nói pháp cho các bạn.' ‘Kính vâng, Dai Đức.' 

Những người ban nhóm hiền hữu ấy sau khi kính cán 
chào hói Thé Tón rói ngói xuóng mót bén. 


Thé Tôn theo thứ lớp nói pháp cho họ nghe, tức là 
nói về thí, và giới, và sinh thiên, nêu rõ sự nguy hai, ô 
nhiễm, hạ liệt, của các dục, và sự lợi ích của sự xuất ly 
chúng. [...], 

thế rồi, ngay tại chỗ ngồi ấy, họ đạt được pháp nhãn 
thanh tịnh, viễn trần, ly câu, thấy pháp: Phàm pháp gì 
có khởi, tất cả pháp ấy đều có diét.' 


Sau khi thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập 
pháp, đoạn nghi, dứt trừ do dự, thành vô sở úy trong 
giáo pháp của Phật mà không do ai khác, các công tử 
này liền bạch Thế Tôn rằng: 

‘Bach Đại Đức, thật là đại phúc lợi chúng con được 
xuất gia theo Thế Tôn, thọ giới cụ túc' - Thế Tôn đáp 
ứng: 'Hãy đến đây, các tỳ-kheo, trong giáo pháp được 
khéo thuyết này, hành phạm hạnh chân chánh dứt 
khô.’ — ‘Kính vâng, 

như vậy các tôn giả ấy đắc giới cụ túc. 


Mahàvagga: Vinaya l\.23-24, dịch Anh G.A.S. 


L.35 Giáo giới thị đạo trên thân biến và tha tâm thị 
đạo 


Trong đoạn này, đức Phật phê bình thỉnh câu của 
một cư sỹ, răng chư ty-kheo nén thi trién thân thông dé 
làm tăng lòng tin của dân chúng dôi với Phát. 





"Young men, now what do you think? Which is better 
for you: that you should go in search of a woman, or 
that you should go in search of yourselves?' 

‘Venerable sir, of these, that we should go in search 
of ourselves is indeed better for us.' ' Young men, if so 
sit down, | will teach you Dhamma.' The rich young 
companions replied: 'Yes, venerable sir.' 

They respectfully greeted the Blessed One, and sat 
down at a respectful distance. 


Then the Blessed One delivered a step-by-step 
discourse, that is, talk on giving, talk on ethical 
discipline, talk on the heaven worlds; he made known 
the danger, the inferior nature and tendency to 
defilement of sensual pleasures, and the advantage of 
renouncing them; 

thus they obtained, while sitting there, the pure and 
spotless eye of the Dhamma: 'Whatsoever is subject to 
origination is also subject to cessation.' 


And having seen Dhamma, attained Dhamma, known 
Dhamma, plunged into Dhamma, overcome 
uncertainty, dispelled all doubts, gained full insight, and 
having had full confidence in the Dhamma of the 
teacher independent of anyone else, they said to the 
Blessed One 

‘Venerable sir, may we receive the admission (into 
the monastic order) and the full admission in the 
presence of the Blessed One?’ ‘Come, monks’, said the 
Blessed One, ‘well-taught is the Dhamma; lead a holy 
life for the sake of complete extinction of the painful. 

Thus it was the venerable ones’ receiving of the full 
admission. 


Mahāvagga: Vinaya |.23-24, trans. G.A.S. 


L.35 Teaching is a wonder that is superior to 
supernormal powers and mind-reading 


In this passage, the Buddha criticises the suggestion 
that monks should perform displays of supernormal 
power so as to increase people s faith in him. 


174 





“Này các thanh niên trẻ, giờ các vị nghĩ sao? Điều gì 
là tốt hơn cho các vị: các vị nên đi tìm kiếm người phụ 
nữ hay các vi nên di tim chính minh?" 

"Bach dai đức ngài, trong hai cái ấy, điều chúng con 
nên đi tìm chính bản thân chúng con quả thật tốt hơn 
cho chúng con.” “Này các thanh niên trẻ, nếu vậy, hãy 
ngồi xuóng, ta sẽ day các vi Pháp." Các vị dóng hành 
trẻ tuổi giàu có đó trả lời: “Vâng, bạch đại đức ngài." 

Họ tôn kính chào hỏi đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
khoảng cách cung kính. 


Sau đó, đức Thế Tôn thuyết bài kinh từng bước một, 
nghĩa là nói về bố thí, nói về các điều luật đạo đức, nói 
về các cảnh giới trời; ngài làm cho biết sự hiểm nguy, 
bản chất hạ liệt và khuynh hướng phiền não của các 
dục lạc giác quan; và sự lợi ích của việc xuất ly chúng; 

Do đó, họ nhận được, trong khi ngồi đó, con mắt 
pháp thanh tịnh, không vết nhơ: “Bất kỳ cái gì là chủ 
thé của phát khởi thì cũng là chủ thé của sự kết thúc.” 


Sau khi thấy Pháp, thành tựu Pháp, biết Pháp, thể 
nhập vào Pháp, vượt thoát điều không chắc chắn, phá 
tan tất cả hoài nghi, đạt được tuệ tri hoàn toàn và có 
được niềm tin đầy đủ về pháp của bậc đạo sư, không 
dựa vào bắt kỳ ai khác, họ nói với đức Thế Tôn: 

“Bạch đại đức ngài, cho phép chúng con gia nhập 
(Tăng đoàn) và thọ giới Tỳ-kheo có sự hiện diện của 
đức Thế Tôn?” “Hãy đến, này các Tỳ-kheo,” đức Thế 
Tôn nói, “Khéo thuyết là pháp này; dẫn đến cuộc sống 
thánh hạnh dé chấm dứt hoàn toàn khó đau. 

Như thé đó là gia nhập tăng đoàn dày đủ của các dai 
đức này. 


(Đại phẩm: Luật tang |. 23-24, do G.A.S. dịch tiếng 
Anh). 


L.35. Giáo pháp là điều kỳ diệu siêu việt hơn các 
năng lực siêu nhiên và đọc được tâm người 
Trong đoạn này, đức Phật khién trách sự dé xuất 


rằng các Tỳ- -kheo nên trình diễn năng lực siêu nhiên dé 
tăng trưởng niềm tin về ngài của mọi người. 








Chư tỳ-kheo có thé thi triển các thán thông bién hóa 
và đọc được ý nghĩa của người i khác bằng vào định lực, 
nhưng điều này sẽ không gây án tượng cho người hoài 
nghi khiến họ tăng trưởng tín tâm, vì họ vẫn thấy những 
phép lạ như vậy cũng có thé được thực hiện bởi một 
loại chú thuật nào đó. 'Phép lạ' thực sự hữu ích chính 
là giáo hóa người khác con đường dẫn đến giác ngộ. 

Trong khi đức Phật tỏ ra xem nhẹ hai loại phép la’ 
đầu, rõ ràng Phật chỉ trích nhắm đến việc thi triển 
chúng đơn giản vì đó chỉ là một màn trình diễn đề thu 
hút sự ủng hộ. 

Cũng có đôi lúc, Phật sử dung các lực thần thông ấy 
chỉ cốt dễ dàng giáo hóa mọi người hơn, và Phật cũng 
không nhát thiết chỉ trích các tỳ-kheo sử dụng những 
lực thân thông như vậy. 

Truyền thuyết nói, có lần đức Phật đã thi triển ‘song 
bién thị đạo”, duy chi Phật mới có thé: cùng lúc biến 
hóa vừa lửa vừa nước từ các chi phần khác nhau nơi 
thân Ngài, và phát ra những tia sáng sáu màu 
(Patisambhidamagga I. 125— 126). 

Tuy vậy, Ngài đã bác bỏ thách thức của Ma biến 
Tuyết sơn thành vàng (Samyutta-nikãya I.116 <258>). 


Một thời Thế Tôn trú tai Nalandà, trong vườn xoài 


Pāvārika. Lúc bấy giờ gia chủ Kevatta94 dén chó Thé 
Tôn, dành lễ và ngôi xuống một bên. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Kevatta bạch Thế Tôn: 
'Bạch Đại Đức, Nã|andã này có uy lực, phón thịnh, 
nhân dân đông đúc, thảy đều có tịnh tín nơi Thế Tôn. 
Lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỳ-kheo thị 
hiện pháp thượng nhân, thần thông biến hóa (thần biến 
thị đạo). 


Nhờ vậy Nàlandà này sẽ có nhiều người tinh tín Thế 
Tôn hon nữa.' Nghe nói vậy, Thế Tôn nói với gia chủ 
Kevatta: Này Kevatta, Ta không day cho các tỳ-kheo 
pháp như vậy, rằng: "Này các ty-kheo, các ông hãy thi 
hiện pháp thượng nhân, thần thông biến hóa cho các 
bạch y cư sĩ” '. 


.. Khi gia chủ trẻ tuổi Kevatta thỉnh cầu lần thứ ba, 
Thé Tôn đáp: “Này Kevatta, có ba pháp thị đạo (thân 





Monks might be able to genuinely perform psycho- 
kinetic wonders and mind-reading, based on the power 
of their meditation, but this would not impress sceptics 
to develop faith, as they would see such things as done 
by some kind of magic charm. The really beneficial 
'wonder' is teaching others the way to awakening. 

While the Buddha expresses disgust at the first two 
'wonders', it is clear that his criticism is directed at 
performing them simply as a display to attract support. 

Elsewhere, he uses such powers to better enable him 
to teach people, and he does not criticise monks who 
use such powers in this way. 

Once, the Buddha is said to have performed the 
'wonder of the pairs, that only he was capable of: 
producing fire and water from various parts of his body, 
and emitting rays of six colours (Patisambhidamagga 
1.125- 126). 

He rebuffs Màra's temptation to turn the Himālayas 
into gold, though (Samyutta-nikaya I. 1 16 <258>). 


On one occasion the Blessed One was staying at 
Nalanda, in the Pavarika mango grove. Then the 


householder Kevatta 2 came to the Blessed One and, 
after paying him respect, sat down to one side. 

So seated, he said to the Blessed One: 'Venerable 
sir, this Nalandà is rich, prosperous, populous, and full 
of people who have faith in the Blessed One. It would 
be well if the Blessed One were to instruct a monk to 
perform superhuman wonders of psychic potency. 


In this way, the people of Nalanda would come to 
have more faith in the Blessed One.' So being said, the 
Blessed One spoke to the householder Kevatta: 
'Kevatta, this is not the way | teach the Dhamma to the 
monks, saying: Monks, go and perform superhuman 
wonders of psychic potency for the white-clothed 
laypeople. 


. When the householder Kevatta repeated his 
request for a third time, the Blessed One said: 'Kevatta, 


175 





Các Ty-kheo có thé thực sự trinh diễn những điều ky 
diệu tám lực và doc được tám, dựa trên năng lực thiền 
định của mình, nhưng điều này sẽ không khiến những 
kẻ hoài nghi phát khởi niềm tin vì họ sẽ xem những thứ 
ấy đã được làm bởi một só nhà ảo thuật. Điều “kỳ diệu” 
thực sự lợi ích là giáo hóa người khác con đường dẫn 
đến sự tỉnh thức. 

Trong khi đức Phật diễn tả sự chán ghét ở hai điều 
“kỳ diệu” đầu tiên, rõ ràng sự khiển trách của ngài trực 
tiếp hướng đến sự trình diễn chúng đơn giản là thu hút 
sự hỗ trợ. 

Ở nơi khác, ngài sử dụng những năng lực như thé dé 
có thé tót hon giáo hóa mọi người Ngài không khiển 
trách các tỳ-kheo sử dụng những năng lực như thế 
trong cách này. 

Có lần, đức Phật được cho rằng đã từng sử dụng 
“thân thông song đôi” mà chỉ có ngài mới có khả năng 
đó: xuất ra lửa và nước từ nhiều bộ phận thân thé khác 
nhau và phóng ra hào quang sáu màu sắc (Vô ngại giải 
đạo - PafiSsambhidamagga l. 125-126). 

Ngài cự tuyệt sự cám dỗ của ma vương (Mara) biến 
các dãy núi Himálaya thành vàng (Kinh Tương ưng l. 
116 <258>). 


Một thời đức Thế Tôn ở tại Nãlandã, trong vườn xoài 
Pavarika. Sau đó, cư sĩ KevattaÖ3 đến đức Thế Tôn, 
sau khi đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên. 

Khi đã ngồi, ông thưa với đức Thế Tôn: “Bạch đại 
đức ngài, Nãlandã này thì giàu có, trù phú, đông đúc, 
đầy người có niềm tin vào đức Thế Tôn. Sẽ là điều tốt 
nếu như đức Thế Tôn hướng dẫn Tỳ-kheo trình diễn 
các năng lực siêu nhiên về hiệu lực tâm lý. 


Trong cách này, mọi người ở Nãlandã sẽ có niềm tin 
hơn nữa về đức Thế Tôn.” Khi được thưa như vậy, 
đức Thế Tôn nói với gia chủ Kevatta: "Này Kevatta, 
đây không phải cách ta dạy pháp đối với Tỳ-kheo, nói 
rằng: Này các Tỳ-kheo, hãy đi trình diễn các năng lực 
siêu nhiên có hiệu nghiệm tâm lý cho cư sĩ áo trắng. 


.. Khi gia chủ Kevatta lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ ba, 
đức Thé Tôn nói: "Này Kevatta, có ba loại kỳ diệu mà 








thông) này Ta đã tự mình tác chứng bằng thắng trí và 
tuyên thuyết. Ba pháp ấy là gì? 

Đó là biến hóa thần thông (thân biến thị đạo), tha tâm 
thần thông (ký tám thị dao), giáo hóa thần thông (giáo 
giới thị đạo). 

Kevatta, biến hóa thần thông là gì? 

Kevatta, ở đời có tỳ-kheo chứng duoc các thần 
thông: một thân hóa hiện thành nhiều thân, nhiều thân 
hiện thành một thân; hiện thân, biến mắt; 

đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 
qua hư không; lặn xuống khỏi đất rồi nói lén mặt đất 
như ở trong nước; đi trên nước mà không chìm như đi 
trên đất liền; ngồi kiết già bay trên hư không nhu chim; 

hai bàn tay Ta có thể chạm đến sờ đến những vật có 
đại thần biến, đại uy lực như mặt trời và mặt trăng; tự 
thân Ta có thể tự tại chi phối các cõi Phạm thiên. 


Có người có tâm tịnh tín thấy tỳ-kheo ấy thi triển các 
thần thông... Người có tịnh tín ấy nói với một người 
không có tâm tịnh tín... Người không có tâm tịnh tín có 
thể nói với người có tâm tịnh tín: 

Này ban, có một loại chú thuật gọi là Gandhara. 
Bằng chú thuật này có thể hóa hiện nhiều thân, nhiều 
thân hiện thành một thân... có thé tự tại chi phối các cõi 
Phạm thiên.’ 


Này Kevatta, ông nghĩ thé nào? Người không có tâm 
tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín như vậy 
không?’ ‘Bach Thế Tôn, người ấy có thé nói như vậy." - 
'Này Kevatta, chính vì quán sát thấy rõ sự nguy hiểm 
trong biến hóa thần thông mà Ta nhàm chán nó, hỗ 
thẹn về nó, ghê tởm nó, biến hóa thần thông. 


Này Kevatta, thế nào là tha tâm thần thông? Này 
Kevatta, ở đời có ty-kheo đọc được tâm, và tâm sở của 
các chúng sanh khác, của các nhân vật khác, đọc 
được suy tầm, tư sát, của các chúng sanh khác, của 
các nhân vật khác: “Như vậy là ý của ngươi." 

Có người có tâm tịnh tín thấy tỳ-kheo ấy thi trin... 





there are three kinds of wonder that | have declared, 
having realized them by my own insight. Which three? 

They are the wonder of supernormal power, the 
wonder of mind-reading, and the wonder of instruction. 

Kevatta, what is the wonder of supernormal power? 

Kevatta, here a monk wields various kinds of 
supernormal powers: Having been one he becomes 
many; having been many he becomes one. He appears 
and disappears. 

He goes unimpeded through walls, ramparts, and 
mountains as if through sky. He dives in and out of the 
earth as if it were water. He walks on water without 
sinking as if it were on earth. Sitting cross-legged, he 
flies through the air like a winged bird. 

With his hand he touches and strokes even the moon 
and the sun, so mighty and powerful. He exercises 
influence with his body even as far as the brahma 
worlds. 


Then someone who has faith and trust sees that 
monk wield such varying kinds of supernormal powers. 

. That faithful and believing person tells this to 
someone else who is sceptical and unbelieving. ... And 
that unfaithful and unbelieving man might say: 

'Sir, there is something called the Gandhara charm. It 
is by means of this that the monk wields such miracles 
as having been one he becomes many ... He exercises 
influence with his body even as far as the brahma 
worlds.’ 


Kevatta, what do you think, would not a sceptic say 
that to a believer?’ ‘Venerable sir, he would say thus.’ 
'Kevatta, that is why, seeing the danger of the wonder 
of supernormal power, | am disgusted with, ashamed of 
and shun it. Kevatta, what is the wonder of mind- 
reading? 


Here a monk reads the minds of other beings, of 
other people, reads their mental states, their thoughts 
and ponderings, and says: 'That is how your mind is; 
that is how it inclines; that is in your heart.’ 

Then someone who has faith and trust sees him 
doing these things. He tells this to someone else who is 


176 





ta đã tuyên bố, sau khi nhận ra chúng bằng chính tué 
giác cüa ta. Gi là ba? 

Chúng là điều kỳ diệu của năng lực siêu nhiên, điều 
kỳ diệu đọc tâm người khác và điều kỳ diệu của sự 
giáo hóa. 

Này Kevatta, điều kỳ diệu của năng lực siêu nhiên là 
gì? 

Này Kevatta, ở đây, Tỳ-kheo sử dụng nhiều loại năng 
lực siêu nhiên khác nhau: từ vị ấy biến thành nhiều; từ 
nhiều. vị ấy biến thành một. Vị ấy xuất hiện rồi biến mắt. 

Vị ấy đi Xuyên qua tường, thành lũy và núi non như 
thể qua bầu trời. Vị ấy lặng trong rồi ra khỏi mặt đất 
như thể nó là nước. Vị ấy đi trên nước mà không chìm 
như thé nó ở trên đất. Ngồi chéo chân (kiét già), vị áy 
bay trên hư không như chim có cánh. 

Bằng tay mình, thậm chí vị ấy chạm rồi vuốt mặt 
trăng, mặt trời, phi thường và uy hùng. Vị ấy sử dụng 
thân thể ảnh hưởng thậm chí xa đến các cảnh giới 
Phạm thiên.” 


Sau đó, người có đức tin và sự tin tưởng nhìn thấy 
Tỳ-kheo đó sử dụng các loại thần thông khác nhau... 
Người có niềm tin và tin tưởng đó nói điều này với 
người khác hoài nghi và không tin... Và người đàn ông 
bát tín và không tin đó có thé nói: 

“Thưa ngài, có một thứ gọi là bùa ngải Gandhara. 
Nhờ đó mà Tỳ-kheo sử dụng những phép lạ như là một 
trong những phép lạ mà vị ấy sử dụng rất nhiều... Vị áy 
thực hiện ảnh hưởng với cơ thể của mình thậm chí đến 
tận Phạm thiên giới. 


Này Kevatta, ông nghĩ gì, một kẻ hoài nghi sẽ nói 
điều đó với người có đức tin? “Bạch đại đức ngài, kẻ 
ấy sẽ nói như thế.” “Này Kevatta, đó là lý do tại sao, 
sau khi thấy hiểm nguy của điều kỳ diệu về năng lực 
siêu nhiên, ta chán ghét với nó, xấu hỗ với nó và xa 
lánh nó. Này Kevatta, điều kỳ diệu đọc được tâm người 
khác là gì? 


Ở đây, một Tỳ-kheo đọc được các tâm của các 
chúng sanh khác, của mọi người khác, đọc được các 
trạng thái tâm của họ, những tư tưởng của họ, những 
suy nghĩ của họ và nói rằng: “Đó là tâm bạn như thế 
nào; đó là tâm bạn có khuynh hướng như thế nào; đó 
là trong tâm bạn.” 








Người có tịnh tín ấy nói với một người không có tâm 
tịnh tín... Người không có tâm tịnh tín có thể nói với 
người có tâm tinh tín: ‘Này ban, có một loại chú thuật 
gọi là Manikà, bằng chú thuật này, tỳ-kheo đọc được 
tâm của các người khác ...' 


'Này Kevatta, ông nghĩ thế nào? Người không có tâm 
tịnh tín có thể nói với người có tâm tinh tín nhu vậy 
khóng?' 'Bạch Thế Tôn, người ấy có thé nói như vậy. - 
'Này Kevatta, chính vì quán sát thấy rõ sự nguy. hiểm 
trong tha tâm thần thông mà Ta nhàm chán nó, hỗ thẹn 
về nó, ghê tởm nó, tha tâm thần thông. 


Này Kevatta, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở đời 
có tỳ-kheo giáo giới như vầy: “Hãy tư duy nhu thé này, 
chớ có tư duy như thế kia; hãy tác y nhu thé này, chó 
có tác y nhu thé kia; hãy trừ bó điều này, hãy chứng 
đạt và an trú điều kia.” Này Kevatta, nhu vậy gọi là giáo 
hóa thần thông. 


. [Đức Phật tiếp tục mô tả sự dẫn dắt một người 
cho đến chứng đắc quả vị A-la-hán.] Này Kevatta, như 
vậy là giáo hóa thần thông.’ Và này Kevatta, ba pháp 
thần thông này, Ta đã tự mình tác chứng bằng tháng trí 
và tuyên thuyết. 


Kevatta Sutta: Digha-nikáya |.211—215, dịch Anh 
G.A.S. 


Xung tán Phát 
L.36 Chư thiên xưng tán 


Bạch Thế Tôn, Thiên đế Thích biết được chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên tín tâm hoan hỷ, liền nói với họ: 
'Này các thiện hữu, các bạn có muốn nghe tám pháp 
như thật xưng tán Thế Tôn khóng?' “Thưa Tôn chủ, 
chúng tôi muốn...' Biết được ý muốn, Thiên đế Thích 
tuyên thị tám pháp như thật xưng tán Thế Tôn: 


‘Này các thiện hữu Tam thập tam thiên, các bạn nghĩ 





sceptical and unbelieving. ... And that unfaithful and 
unbelieving man might say: 'sir, there is something 
called the Manikã charm. It is by means of this that that 
monk can read the minds of others ...' 


Kevatta, what do you think, would not a sceptic say 
that to a believer?' Venerable sir, he would say thus.' 
'Kevatta, that is why, seeing the danger the wonder of 
mind-reading, | am disgusted with, ashamed of and 
shun it. 


Kevatta, what is the wonder of instruction? Kevatta, 
here a monk gives instruction as follows: "Think in this 
way, not that way, attend in this way, not that way, 
abandon this, and abide having entered on that." 
Kevatta, that is called the miracle of instruction. 


.. [The Buddha goes on to describe guiding a person 
up to attaining arahantship.] Kevatta, that is called the 
wonder of instruction? And |, Kevatta, have 
experienced these three wonders by my own higher 
knowledge. 


Kevatta Sutta: Digha-nikaya 1.211—215, trans. G.A.S. 


Praise of the Buddha 
L.36 Praise by the gods 


Venerable sir, Sakka the king of gods, then seeing 
their satisfaction, said to the gods of the Thirty- three: 
'Gentlemen, would you like to hear eight truthful 
statements in praise of the Blessed One? “Yes, sir ....' 
On receiving their assent, Sakka the king of gods 
declared the eight truthful statements in praise of the 
Blessed One: 


'Gods of the Thirty-three, what do you think? As 
177 





Sau đó, một ai đó có niềm tin và tín nhiệm thầy vị ấy 
đang làm những điều này. Vị ấy ké chuyện này cho 
những người khác có niêm hoài nghi và không có niềm 
tin... và người không tin và hoài nghi ấy có thể nói 
rằng: “Thưa ngài, có một thứ được gọi là ảo thuật 
Manika. Chính bởi phương tiện này mà Tỳ-kheo kia có 
thể đọc được các tâm của người khác...” 


Này Kevatta, ông nghĩ gì liệu rằng người hoài nghi sẽ 
nói như thế với người có đức tin? “Bạch đại đức ngài, 
hắn ta sẽ nói như thế.” “Này Kevatta, đó là lý do tại 
sao, sau khi xem như hiểm nguy của điều kỳ diệu về 
năng lực siêu nhiên, ta chán ghét với nó, xấu hỗ với nó 
và xa lánh nó. 


Này Kevatta, điều kỳ diệu của sự giáo hóa là gì? Này 
Kevatta, ở đây, Tỳ-kheo đưa ra sự hướng dẫn như 
sau: "Hãy nghĩ theo cách này, không phải cách đó, hãy 
chú ý cách này, không phải cách kia, hãy từ bỏ điều 
này rói an trú sau khi thâm nhập vào điều kia.” Này 
Kevatta, đó được gọi là sự mâu nhiệm của sự giáo 
hóa. 


... [Đức Phật tiếp tục mô tả hướng dẫn người cho 
đến khi dat được thánh quả A-la-hán.] Này Kevatta, đó 
được gọi là điều kỳ diệu của sự giáo hóa.” Và ta, này 
Kevatta, đã trải nghiệm ba điều kỳ diệu này bởi chính 
tuệ tri cao hơn của ta. 


(Kinh Kiên có: Kinh Trường bộ |. 211-215, do G.A.S. 
dich tiéng Anh). 


TÁN THÁN ĐỨC PHẬT 
L.36. Các vi trói khen ngoi 


Bach đại đức ngài, Dé-thích, vua của các vi trời, sau 
khi thấy sự thỏa mãn của họ, đã nói với các vị trời của 
Tam Thập Tam: “Này các vị, các vị có muốn nghe tám 
lời tuyên bố chân thật khen ngợi đức Thế Tôn không?” 
“Vâng, thưa ngài...” Khi nhận sự đồng ý của họ, Dé- 
thích, vua của các vị trời, tuyên bố tám lời tuyên bố 
chân thật khen ngợi đức Thế Tôn: 


“Các vị trời Tam Thập Tam, các vị nghĩ gì về cách 








thế nào? Như Lai hành đạo vì lợi ích cho số đông, vì an 
lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì mục đích, 
vì lợi ích, vì an lạc cho loài trời và loài người. Cho đến 
như vậy, chúng ta thật không tìm thấy một vị đạo sư 
nào với các phẩm tánh như vậy, trong quá khứ, cũng 
như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Chánh Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, là pháp 
được hiện chứng (như là chân lý và thực tại), tức thời 
(kết quả trì hoãn), đến dé mà thấy, dán dao, được thé 
nghiệm nội tâm bởi trí giả, và chúng ta chẳng thể tìm 
được một vị đạo sư nào có pháp dẫn đạo như vậy, 
trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Thế Tôn thiện xảo thi thiết cái gì là thiện và cái gì là 
bất thiện, cái gì là tội và cái gì là không tội, cái gì nên 
hành theo và cái gì không nên hành theo, cái gì là hạ 
liệt và cái gì là cao thượng, cái gì là đen, trắng và vừa 
đen vừa trắng. Chúng ta không tìm thấy một vị đạo sư 
nào thuyết những pháp như vậy, trong quá khứ, cũng 
như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Thế Tôn thiện xảo thi thiết cho các đệ tử đạo tích dẫn 
đến Niết-bàn, và cả hai, Niết-bàn và đạo tích, hợp lại 
thành một, như nước sông Hằng hợp lưu với nước 
sông Yamuna và cùng chảy. Và chúng ta không tìm 
thấy một vị đạo sư thi thiết đạo tích dẫn đến Niết-bàn 
như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


Và Thế Tôn cũng sở đắc các đồng bạn, cả các vị hữu 
học chánh hướng cùng các vị đã cứu cánh lậu tận, và 
Thế Tôn không sống tách biệt với họ, mà tất cả cùng 
đồng một hỷ lạc trú. Và chúng ta không tìm thấy một vị 
đạo sư như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện 
tại, trừ Thế Tôn. 


Với Thế Tôn sở đắc hoàn bị cả lợi dưỡng lẫn danh 
xưng, cho đến mức mà, và ta nghĩ rằng, các vi sát-dé- 
ly hằng an trú với sắc diện ái mộ Thế Tôn, nhung Thé 
Tôn thọ dụng vật thực với tâm không kiêu mạn. Và 





regards the way in which the Blessed One has striven 
for the welfare of the many, for the happiness of the 
many, out of compassion for the world, for the welfare 
and happiness of gods and humans, we can find no 
teacher endowed with such qualities, whether we 
consider the past or the present, other than the Blessed 
One. 


Well-proclaimed by the Blessed One is the Dhamma, 
directly visible (as to is truth and reality), not delayed (in 
its results), inviting investigation, applicable and onward 
leading, to be individually understood by the wise, and 
we can find no proclaimer of such an onward-leading 
Dhamma, either in the past or in the present, other than 
the Blessed One. 


Well explained by the Blessed One is what is 
wholesome and what is unwholesome, what is 
blameworthy and what is blameless, what is to be 
followed and what is not to be followed, what is low and 
what is excellent, what is dark, bright and mixed in 
quality. And we can find none who is a proclaimer of 
such things, either in the past or in the present other 
than the Blessed One. 


Well explained by the Blessed One to his disciples is 
the path leading to nirvana, and the two, nirvana and 
the path, coalesce, just as the waters of the river 
Ganges and the river Yamuna coalesce and flow on 
together. And we can find no proclaimer of the path 
leading to nirvana either in the past or in the present 
other than the Blessed One. 


And the Blessed One has gained companions, both 
learners who have entered the path and the ones 
without intoxicating inclinations who have lived the holy 
life, and the Blessed One dwells together with them, all 
rejoicing in the one thing. And we can find no such 
teacher either in the past or in the present other than 
the Blessed One. 


To the Blessed One both gains and fame are well- 
secured, so much so that, | think, the members of the 
ruling class will continue to be attached to him, yet the 
Blessed One takes his food without conceit. And we 


178 





mà đức Thé Tôn nỗ lực vi lợi ích của số đông, vi hanh 
phúc của số đông, vì từ bi cho thế gian, với lợi ích và 
hạnh phúc cho trời và người, chúng ta không thể tìm 
thấy bát ky bậc dao sư nào có những đặc tính như thé, 
dù cho chúng ta xem ở quá khứ hay hiện tại, hơn đức 
Thế Tôn. 


Khéo thuyết bởi đức Thế Tôn là pháp này, có thể 
thấy một cách trực tiếp (về chân lý và thực tại), không 
trì hoãn (trong các kết quả của nó), mời khảo xét, có 
thể ứng dụng và hướng thượng, tự hiểu bởi bậc trí và 
chúng ta không thể tìm thấy nhà tuyên bố của pháp 
hướng thượng như thế, hoặc ở quá khứ hoặc ở hiện 
tại, hơn đức Thế Tôn. 


Khéo giải thích bởi đức Thế Tôn là điều gì thiện và 
điều gì bất thiện, điều gì đáng khiển trách và điều gì 
không khiển trách, điều gì nên được theo và điều gì 
không nên được theo, điều gì là thấp hèn và điều gì là 
tuyệt vời, điều gì là tối, sáng và hỗn hợp về tính chất. 
Chúng ta không thể tìm thấy ai là người tuyên thuyết 
những điều ấy, hoặc trong quá khứ hoặc ở hiện tại, 
hơn đức Thế Tôn. 


Khéo giải thích bởi đức Thế Tôn đối với các đệ tử là 
con đường dẫn đến niết-bàn và cả hai, niết-bàn và con 
đường, hợp nhất, giống như nước của sông Hằng và 
sông Yamuna hợp lại và chảy cùng nhau. Chúng ta 
không thể tìm thấy ai là người tuyên bố con đường dẫn 
đến niết-bàn hoặc trong quá khứ hoặc ở hiện tại hơn là 
đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn đã có nhiều vị đồng hành, cả hai học 
trò đã vào đạo và những vị không có các khuynh 
hướng sai lầm sống đời sông thánh hạnh đức Thế Tôn 
an trú cùng với họ, tất cả đều tùy hỷ trong một thứ. 
Chúng ta không thể tìm thấy một bậc đạo sư như thế 
hoặc trong quá khứ hoặc ở hiện tại hơn đức Thế Tôn. 


Đối với đức Thế Tôn, cả hai lợi và danh đều đã được 
khéo bảo hộ, đối với điểm đó, ta nghĩ, các thành viên 
của tầng lớp cai trị sẽ tiếp tục dính chặt với ngài, mà 
đức Thế Tôn lấy thực phẩm mà không ngã mạn. 








chúng ta tìm thấy một vị đạo sư như vậy, trong quá 
khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thê Tôn. 


Thế Tôn hành như thuyết, thuyết như hành. Thế Tôn 
như vậy hành pháp-tùy pháp. Và chúng ta không tìm 
thấy một vị đạo sư như vậy, trong quá khứ, cũng như 
trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Thế Tôn đã đoạn nghi, dứt trừ do dự, đã cứu cánh tư 
duy, chí hướng, và tối sơ phạm hạnh. Và chúng ta 
không tìm thấy một vị đạo sư như vậy, trong quá khứ, 
cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tón'. 


Và khi Thiên dé Thích tuyên thuyết tám pháp như 
thật xưng tán Thê Tôn, chư thiên Tam thập tam thiên 
sau khi nghe càng sinh tâm hoan hỷ, tràn đây hỷ lạc. 


Rồi một số chư thiên thốt lên: 'Ôi, nguyện sao có bốn 
vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, và diễn thuyết 
Chánh Pháp như Thế Tôn! Như thế là lợi ích cho số 
đông, an lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì 
lợi ích và an lac cho chư thiên và nhân loai" 

Một số chư thiên khác lại nói: Không nhất thiết có 
bốn vị Chánh Đẳng Giác, chỉ nguyện sao có ba vi!' Một 
số khác lại nói: ‘Không nhất thiết có ba, chỉ nguyện sao 
có hai vi" 


Khi nghe vậy, Thiên đế Thích nói: 'Chư thiện hữu, 
không thể có, không bao giờ có hai vị Chánh Đẳng 
Giác đồng thời xuất hiện trong cùng một thế giới hệ.95 
Trường hợp này không thé xảy ra. 

Ước nguyện sao Thế Tôn hiện tại ít bệnh, ít hoạn, trụ 
thế lâu dài, như thế là vì lợi ích cho số đông, an lạc cho 
số đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an lạc 
cho loài người và loài trời! 





can find no teacher who does this either in the past or 
in the present other than the Blessed One. 


In accord with what the Blessed One says is what he 
does, and in accord with what he does is what he says. 
Acting thus, he practises Dhamma in accord with 
Dhamma. And we can find no teacher who does this 
either in the past or in the present other than the 
Blessed One. 


The Blessed One has transcended vacillation, 
passed beyond all uncertainty, he has accomplished 
his aim in regard to his goal and the supreme holy life. 
And we can find no teacher who has done the like, 
whether we consider the past or the present, other than 
the Blessed One’. 


And when Sakka the king of gods had thus 
proclaimed these eight truthful statements in praise of 
the Blessed One, the gods of the Thirty-three were 
even more pleased, overjoyed and filled with delight 
and happiness at what they had heard in the Blessed 
One's praise. 


Then certain gods exclaimed: 'Oh, if only four 
perfectly awakened Buddhas were to arise in the world 
and teach the Dhamma just like the Blessed One! That 
would be for the benefit of the many, for the happiness 
of the many, out of compassion for the world, for the 
benefit and happiness of gods and humans! 

And some said: ‘Never mind four perfectly awakened 
Buddhas, three would suffice! Others said: ‘Never mind 
three, two would suffice" 


This being said, Sakka the king of gods said: 
'Gentlemen, it is impossible, it cannot happen, that two 
perfectly awakened Buddhas should arise 


simultaneously in a single world-system.99 That cannot 
be. 

May this Blessed One continue to live long, for many 
years to come, free from sickness and disease! That 
would be for the benefit of the many, for the happiness 


179 





Chúng ta không thé tim thấy bậc dao su làm điều này 
hoặc trong quá khứ hoặc ở hiện tại hơn là đức Thê 
Tôn. 


Về những điều đức Thế Tôn nói là những gì ngài làm 
và những gì ngài làm là những gì ngài nói. Hành động 
như thế, ngài thực hành giáo pháp theo Pháp. Chúng 
ta không thể tìm bậc đạo sư làm điều này hoặc trong 
quá khứ hoặc ở hiện tại hơn là đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn đã vượt qua sự dao động, vượt qua tất 
cả điều không chắc chắn, ngài đã hoàn thành mục đích 
của mình liên hệ đến sự cứu cánh và đời sống thánh 
hạnh tối thượng. Chúng ta không thể tìm thấy bát kỳ 
bậc đạo sư nào đã làm điều giống như vậy, dù cho 
chúng ta xem xét trong quá khứ hay ở hiện tại, hơn 
đức Thế Tôn. 


Khi Dé-thích, vua của các vị trời, đã tuyên bố như 
vậy về tám lời khẳng định chân thật này tán dương đức 
Thế Tôn, các vị trời Tam Thập Tam thậm chí còn vui 
mừng hơn nữa, quá hoan hỷ và tràn ngập phần khởi và 
hạnh phúc với điều mà họ nghe được về lời tán dương 
đức Thế Tôn. 


Sau đó, một số vị trời cảm thán: “Ò! Nếu có bốn đức 
Phật tỉnh thức hoàn toàn xuất hiện ở thế gian này và 
dạy pháp như đức Thế Tôn! Đó sẽ là vì lợi ích cho số 
đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng từ bi cho thé 
gian, vì lợi ích và hạnh phúc của trời và người!” 

và một số nói rằng: “Không cần bốn đức Phật tỉnh 
thức hoàn toàn, ba là đủ!” Một số khác nói: “Không cần 
ba, chỉ hai là đủ!” 


Điều được nói ra, Dé-thích, vua của các vị trời nói: 
“Này các vị, thật không thể, điều này không thể diễn ra, 
rằng hai đức Phật tỉnh thức hoàn toàn sẽ xuất hiện 


cùng một lúc trong cùng một hệ thống thế giới.Š4 Điều 
đó không thé được. 

Nguyện cầu đức Thế Tôn này sống lâu, nhiều năm 
tới nữa, thoát khỏi bệnh tật! Điều áy là vi lợi ích cho số 
đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng từ bi cho thế 








Mahã-govinda Sutta: Digha-nikäya 11.222-225, dịch 
Anh G.A.S. 


Dung nghỉ của đức Phật 


L.37 Dung sắc của Phật giống như các tỳ-kheo 
khác 


Trong khi kinh nói rằng đức Phát có thé hóa hiện 


dung sắc và ngôn ngữ phù hợp với những người đối 


thoại (Dighanikàya II.109), trong đoạn trích dich này, 
một dé tử của Phật, chưa bao giờ thấy Phật, lúc đâu 
không nhận ra khi ông tá túc cùng một chỗ với Ngài, 
được nghe Ngài giảng pháp liền nhận ra ngay. 


Như váy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành trong 
xứ Magadha, trú tại Rajagaha, rồi đi đến nhà thợ gốm 
Bhaggava và nói với ông: 

'Này Bhaggava, nếu không có gì phiền, tôi muốn tá 
túc trong xưởng của ông một dém.' - Đại Đức, không 
có gì phiền, nhưng ở đây đã có một vị xuất gia đến 
trước rồi. Nếu vị ấy đồng ý, thưa Đại Đức, Ngài cứ yên 
tâm tá túc.’ 


Lúc bấy giờ, thiện gia nam tử tên là Pukkusati, với tín 
tâm hướng đến Thế Tôn mà xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, và đã đến tá túc trước tại chỗ của 
người thợ gốm. 

Rồi Thế Tôn đi đến tôn giả Pukkusati và nói: 'Này ty- 
kheo, nếu không có gì phiền, Ta muốn tá túc tại chỗ 
này một đêm.' - 'Này bạn, xưởng của người thợ gốm 
rất rộng rãi; tôn giả cứ yên tâm tá túc." 


Thế Tôn sau khi bước vào xưởng của người thợ 
gốm, trải thảm cỏ một bên, rồi ngồi kiết-già, lưng thẳng 
và an trú niệm trước mặt. 

Báy gió Thế Tôn phần lớn qua đêm ngồi nhu vậy và 
tôn giả Pukkusäti cũng phần lớn qua đêm ngồi như 





of the many, out of compassion for the world, for the 
benefit and happiness of gods and humans! 


Mahà-govinda Sutta: Digha-nikàya 11.222—225, trans. 
G.A.S. 


The Buddha's appearance and manner 


L.37 The Buddha as looking like any other monk 


While it is said that the Buddha could adapt his 
appearance and speech to those of people he talked to 
(Digha- nikaya II.109), in this passage, a disciple of the 
Buddha who has never seen him at first fails to 
recognise him when he shares accommodation with 
him, but then realises who he is when he receives a 
detailed teaching from him. 


On one occasion the Blessed One was wandering in 
the Magadhan country and eventually arrived at 
Rajagaha. There he went to the potter Bhaggava and 
said to him: 

'Bhaggava, if it is not inconvenient for you, I will stay 
one night in your workshop.' 'Venerable sir, it is not 
inconvenient for me, but there is a homeless one (a 
renunciant) already staying there. If he agrees, then 
stay as long as you like.' 


Now there was a clansman named Pukkusati who 
had gone forth from the home life into homelessness 
out of faith in the Blessed One, and on that occasion he 
was already staying in the potter's workshop. 

Then the Blessed One went to the Venerable 
Pukkusati and said to him: 'Monk, if it is not 
inconvenient for you, | will stay one night in the 
workshop.' 'Friend, the potters workshop is large 
enough. Let the venerable one stay as long as he 
likes.' 


Then the Blessed One entered the potter's workshop, 
prepared a spread of grass at one end, and sat down, 
folding his legs crosswise setting his body erect, and 
establishing mindfulness in front of him. 

Then the Blessed One spent most of the night seated 


180 





gian, vì lợi ích và hanh phúc của trời và người!” 


(Kinh Đại Dién-tón: Kinh Trường bó |l. 222-225, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


HÌNH DÁNG VÀ PHONG THÁI CỦA PHAT 


L.37. Đức Phật nhìn giống như bất kỳ Ty-kheo 
khác 


Trong khi điều này được nói đức Phật có thể thích 
ứng sự xuất hiện và ngôn ngữ của ngài với những ai 
mà ngài nói chuyện với (Kinh Trường bộ Il. 109), trong 
đoạn này, một đệ tử của Phật chưa bao giờ thấy ngài 
lúc đầu đã không nhận ra ngài khi vị ấy ở chung nơi ở 
với ngài, nhưng sau đó, nhận ra ngài là ai khi vị ấy 
nhận được lời dạy chỉ tiết từ ngài. 


Vào một thuở nọ, đức Thế Tôn đang vân du vương 
quốc Ma-kiét-dà và dàn dần đến thành Vương Xá 
(Rãjagaha). Ở đó, ngài đến người thợ gốm Bhaggava 
và nói với ông rằng: 

“Này Bhaggava, nếu không có gì bất tiện cho ông, ta 
sẽ nghỉ một đêm tại tiệm của ông.” “Bạch đại đức ngài, 
thật không bắt tiện cho con, nhưng có vị Sa-môn cũng 
đã ở đó. Nếu như vị ấy đồng ý thì xin hãy ở bao lâu 
ngài muốn.” 


Bây giờ, có vị tộc nhân tên là Pukkusati đã xuất gia 
rời khỏi gia đình sống đời sống không gia đình vì có 
đức tin nơi đức Thế Tôn và vào lúc đó vị ấy đang ở 
trong tiệm của vị thợ gốm kia. 

Sau đó, đức Thế Tôn đi đến đại đức Pukkusati và nói 
với ngài: “Này Tỳ-kheo, nếu như không có gi bất tiện 
cho ông, ta sẽ nghỉ một đêm trong tiệm gồm này." “Này 
bạn hữu, tiệm gồm này đủ rộng. Đại đức có thể ở bao 
lâu tùy ngài muôn.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đi vào tiệm của vị thợ gốm, 
chuẩn bị sàn cỏ Ò góc cuối rồi ngồi xuống, xếp bàn 
chân chéo nhau rồi giữ thân thẳng và thiết lập niệm ở 
trước mặt. 

Sau đó, đức Thế Tôn trải qua hầu như suốt đêm tọa 








vậy. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện gia nam tử này có cử 
chỉ chí tín. Ta hãy hỏi xem sao.' Bấy giờ Thế Tôn hỏi 
Tôn giả Pukkusati: ‘Này ty-kheo, ông nương theo ai mà 
xuất gia? Tôn sư của ông là ai? Ông hâm mộ pháp của 
ai? 


— ‘Này ban, có Sa-món Gotama con nhà họ Thích, 
xuất gia từ dòng họ Thích-ca. Tiếng đồn tốt đẹp về Sa- 
môn Gotama được lan truyền như vầy: 

“Đức Thế Tôn áy là A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh 
Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Truong Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé 
Tôn.” 

Tôi nương theo vị ấy mà xuất gia; Thế Tôn là bậc 
Đạo Sư của tôi; và tôi hâm mộ pháp của đức Thế Tôn 
ây.’ 


‘Này tỳ-kheo, Thế Tôn, vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
ấy hiện nay đang ở đâu?' 'Này bạn, có một thành phó 
trong xứ sở phương bắc tên là SävatthT. Thế Tôn, vị A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác hiện nay đang trú tại đó.' 

'Này tỳ-kheo, trước đây ông có gặp vị Thế Tôn ấy 
chưa? Và nếu gặp, ông có nhận ra không?' “Thưa bạn, 
không. Trước đây tôi chưa từng gặp vị Thế Tôn ấy, và 
giả sử có gặp, tôi cũng không nhận ra.' 


Bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện gia nam tử này 
nương theo Ta mà xuất gia. Vậy Ta hãy thuyết pháp 
cho thiện gia nam tử này.’ 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusati: Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói pháp cho ông.' Vâng, thưa 
ban.' Tôn giả Pukkusati vâng đáp.... 


Rồi tôn giả Pukkusäti sau khi hoan hỷ tín thọ những 
điều Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, đi vòng quanh Thế Tôn theo phía hữu, rồi ra đi tìm 
y bát. 





in meditation, and the Venerable Pukkusati also spent 
most of the night seated in meditation. 


Then the Blessed One considered: 'This clansman 
conducts himself in a way that inspires confidence. 
Suppose | were to question him?’ So the Blessed One 
asked the Venerable Pukkusati: ‘Monk, under whom 
have you gone forth? Who is your teacher? Whose 
Dhamma do you profess?' 


'Friend, there is the renunciant Gotama, a Sakyan, 
who went forth from the Sakyan clan. Now a good 
report of that Venerable Gotama has arisen: 

"That Blessed One is the arahant, the perfectly 
awakened Buddha, endowed with knowledge and 
conduct, Fortunate One, knower of the worlds, 
incomparable leader of persons to be tamed, teacher of 
gods and humans, awakened one, Blessed One." 

| have gone forth under that Blessed One; that 
Blessed One is my teacher; | profess the Dhamma of 
that Blessed One.’ 


'Monk, where is that Blessed One, the arahant, the 
perfectly awakened Buddha, now living?' 'Friend, there 
is a city in the northern country named Savatthi. The 
Blessed One, the arahant, the perfectly awakened 
Buddha, is now living there.’ 

‘Monk, have you ever seen that Blessed One before? 
Would you recognize that Blessed One if you see him?' 
‘No, friend, | have never seen that Blessed One before, 
nor would | recognize him if | saw him.’ 


Then the Blessed One considered: This clansman 
has gone forth from the home life into homelessness 
under me. Suppose I were to teach him Dhamma. 

So the Blessed One addressed the Venerable 
Pukkusati thus: ‘Monk, | will teach you Dhamma. Listen 
and attend closely to what | shall say.’ ‘Yes, friend’, the 
Venerable Pukkusati replied. ... 


Then the Venerable Pukkusati, having delighted and 
rejoiced in the Blessed One's words, rose from his 
seat, and after paying homage to the Blessed One, 
keeping him on his right, he departed in order to search 


181 





thiền và dai đức Pukkusati cũng trải qua hầu như suốt 
đêm tọa thiên. 


Sau đó, Thế Tôn quán xét: “Vị tộc nhân này chính 
mình có phẩm hạnh trong con đường gây cảm hứng 
niềm tin. Giờ ta sẽ hỏi vị ấy?” Vì vậy, đức Thế Tôn hỏi 
đại đức Pukkusati: “Này Ty-kheo, dựa vào ai bạn xuất 
gia? Ai là thầy của bạn? Bạn thực hành giáo pháp của 
ai?” 


“Này bạn hữu, có vị Sa-môn Gotama, một vị Thích- 
ca, xuất gia từ dòng tộc Thích-ca. Báy giờ, có tiếng đồn 
tốt về ngài Gotama đức lớn đó xuất hiện: 

“Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh thức 
hoàn toàn, có trí tuệ và phẩm hạnh, bậc may mắn, bậc 
tuệ tri về các thế giới, bậc hóa độ người không ai sánh 
bằng, bậc thầy của trời và người, bậc tỉnh thức, Thế 
Tôn.” 

Ta đã xuất gia dưới đức Thế Tôn ấy; Thế Tôn đó là 
thầy của ta; Ta thực hành giáo pháp của Thế Tón áy.” 


“Này tu sĩ, Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh 
thức hoàn toàn, bây giờ, đang ở đâu?” “Này bạn hữu! 
có một thành phố ở phía bắc vương quốc tên là 
Savattht. Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đức Phật tinh 
thức hoàn toàn, bây giờ, đang ở đó.” 

“Này tu sĩ, bạn đã từng thấy đức Thế Tôn ấy trước 
đây chưa? Ban sẽ nhận ra Thế Tôn áy nếu bạn thấy 
ngài chứ?” “Không, này bạn hữu! Ta chưa từng thấy 
đức Thế Tôn ấy trước đây và ta sẽ không nhận ra ngài 
ấy nếu ta thấy ngài.” 


Sau đó, đức Thế Tôn quán xét: Vị tộc nhân này đã 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình 
theo ta. Giá như ta sẽ dạy vị ấy Pháp. 

Vì vậy, đức Thế Tôn gọi đại đức Pukkusati như thế 
này: “Này tu sĩ, ta sẽ dạy ông Pháp. Hãy lắng nghe và 
chú ý sâu đến điều ta sẽ nói.” “Vâng, thưa bạn hữu,” 
đại đức Pukkusati đáp lời... 


Sau đó, dai đức Pukkusati, sau khi vui thích và hoan 
hy rong những lời dạy của Thế Tôn, đã đứng lên khỏi 
chỗ ngồi của mình, Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, đi 
nhiễu quanh bên phải ngài, vị ấy khởi thân dé tim binh 








Trong khi tôn giả Pukkusäti đi tim y bát, dung phải 
một con bò cuông đang chạy, tôn giả mạng chung. 


Khi ấy, một số đông tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn; sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các vị tỳ-kheo ây bạch Thế Tôn: 'Bạch 
Đại Đức, thiện gia nam tử Pukkusäti được Thế Tôn 
giáo giới pháp yếu và đã mệnh chung. 

Định hướng tái sanh của vị ấy như thế nào? Đời 
sống sau khi chết như thế nào?’ 


‘Này tỳ-kheo, thiện gia nam tử Pukkusáti là một hiền 
trí, đã hành pháp-tùy pháp, và không có phiền nhiễu Ta 
với những ván đề về pháp. 

Này các tỳ-kheo, thiện gia nam tử Pukkusäti đoạn tận 
năm hạ phần kết, hóa sanh vào Tinh cư thién96 và 
nhập Niết-bàn tại đó, không phải sanh trở lại thế gian 
này nữa.' 


Dhãtu-vibhañga Sutta: Majjhima-nikãya 11l.237—247, 
dịch Anh G.A.S. 


L.38 Tướng hảo của Phật do nghiệp thiện quá 
khứ 


Đoạn này trích từ đoạn kinh mô tả ba mươi hai tướng 
tốt mà đức Gotama có từ khi đản sanh, cho thấy tương 
lai sẽ thành Phát hay một vị Chuyén luân vương nhân 
từ. 

Những tướng hảo hoặc dấu hiệu' này có thé được 
nhận tháy chỉ là thé chát theo cám quan thông thường, 
hoặc đó là những sắc thái của tâm được biu hiện bởi 
thân duy chỉ những người có cảm quan nhạy bén mới 
có thé nhìn thấy. 

Trong cả hai phương diện, một só trong các tướng 
hảo ấy đã được dùng làm đề mục đề quán tưởng Phật, 
và những phẩm đức trang nghiêm thân Phật, rồi khi 
những tướng hảo này được phát triển, bấy giờ hinh 
thành các Phật tượng. 

Mỗi tướng hảo được cho là quả dị thục vi diệu của 
nghiệp được tạo tác trong đời quá khứ, và tiêu biéu cho 
một phẩm tánh đặc hữu của đức Phát hay vị Chuyển 





for a bowl and robes. 
Then, while the Venerable Pukkusati was searching 
for a bowl and robes, a stray cow killed him. 


Then a number of monks went to the Blessed One, 
and after paying homage to him, they sat down at one 
side and told him: 'Venerable sir, the clansman 
Pukkusati, who was given a brief instruction by the 
Blessed One, has died. 

What is his destination? What is his future course?' 


Monks, the clansman Pukkusati was wise. He 
practised in accordance with the Dhamma and did not 
trouble me in the interpretation of the Dhamma. 

With the destruction of the five lower fetters, the 
clansman Pukkusati has reappeared spontaneously in 


the pure abodes?9Ó and will attain final nirvana there 
without ever returning from that world. 


Dhátu-vibhanga Sutta: Majjhima-nikaya 11.237—247, 
trans. G.A.S. 


L.38 The Buddha's bodily characteristics as 
shaped by his excellent past actions 


This passage is extracted from one that describes 
thirty-two bodily characteristics that Gotama was born 
with, indicative of a future as either a Buddha or a 
Cakkavatti, a compassionate Wheel-turning' monarch. 

These characteristics or 'marks' may be regarded as 
physical in the normal sense, or as aspects of a 
‘spiritual body which only sensitive people could see. 

Either way, some of them came to be used as a basis 
for visualizing the Buddha, and the qualities he 
embodied, and then for the form of Buddha-images, 
when these developed. 

Each characteristic is said to be the karmic result of a 
particular excellence in a past life, and to be indicative 
of a particular quality of the life of a Buddha or 
Cakkavatti. 

They include such things as the marks of wheels on 
the soles of his feet, soft hands, a beautiful voice, very 


182 





bát và y áo của minh. f 
Sau đó, trong khi đại đức Pukkusati tim kiém binh bát 
và y áo, một con bó lac đã đâm chết ngài. 


Sau đó, một số Tỳ- kheo đi đến đức Thế Tôn, sau khi 
đảnh lễ ngài, họ ngồi xuống một bên và bạch ngài: 
“Bạch đại đức ngài, tộc nhân Pukkusati, người đã nhận 
được sự hướng dẫn vắn tắt bởi đức Thế Tôn, đã qua 
đời. 

Điểm đến của vị ấy là gì? Tiến trình tương lai của vị 
ấy là gì?” 


Này các Tỳ-kheo, tộc nhân Pukkusati có trí tuệ. Vị áy 
đã thực hành y theo pháp và không gây phiền ta trong 
việc giải thích Pháp. 

Với sự kết thúc năm phiền não dưới, tộc nhân 
Pukkusati xuất hiện trở lại tự sinh trong các cõi thanh 
tịnh85 và sẽ đạt được niết-bàn hoàn toàn ở đó, mà 
không bao giờ quay trở lại từ thế giới này. 


(Kinh Giới phân biệt. Kinh Trung bộ III. 237-247, do 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


L.38. Các đặc tính thân thể đức Phật được hình 
thành bởi các hành động quá khứ tuyệt vời của 
ngài 


Đoạn này được trích dẫn từ một đoạn mô tả ba mươi 
hai đặc tính thân thé mà Gotama sinh ra đời, chi cho 
tương lai sẽ hoặc là Phật hoặc là vua chuyên luân 
thánh vương (Cakkavati), vị vua “vận chuyên bánh xe" 
từ bi. 

Những đặc tính này hoặc “dáu hiệu” có thé được xem 
như vật lý theo ý nghĩa thông thường, hoặc như các 
phương diện của thân thế “tâm linh” mà chỉ những 
người nhạy bén mới có thé tháy được. 

Một trong hai con đường, một số trong chúng được 
sử dụng là nên tảng cho việc quán chiếu đức Phật và 
những đặc tính ngài biểu hiện, sau đó, cho việc hinh 
thành các hình ảnh đức Phật, khi những điều này phát 
triển. 

Mỗi đặc tính được cho rằng là kết quả nghiệp (nghiệp 
quả) của sự xuất sắc đặc biệt trong một kiếp sóng quá 
khứ và dé chỉ cho một đặc tính đặc biệt của cuộc đời 


An 








luân vương. 

Các tướng hảo bao gồm những đặc điểm như dáu 
bánh xe trong lòng bàn chân, bàn tay mém mại, một 
giọng nói hay, đôi mắt rát xanh, một sợi lông trắng 
(bạch hào) giữa đôi chân mày, và nhục kế (như búi tóc 
bằng thịt) trên đỉnh đầu. Những nghiệp quá khứ, được 
đức Gotama tao tác khi còn là BÓ-tát làm nhân cho các 
tướng hảo này, như sau. 


Như Lai đời trước... trước đây khi sanh làm người, 
thọ trì kiên cố trong các thiện pháp, thân thiện hành, 
ngữ thiện hành, và ý thiện hành, thọ trì kiên cố đẳng 
phần bố thí, kiên cố trì giới, trai giới cận trụ, hiếu hạnh 
với mẹ, hiếu hạnh với cha, cung kính sa-môn, bà-la- 
môn, tôn kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc, và 
kiên cố trong các thiện pháp tăng thượng khác.. 

Vị ấy mang lại an lạc cho nhiều người, trừ diệt dao 
động, khủng bố, kinh sợ, an bài thủ hộ, hộ trì, bảo vệ 
một cách như pháp, bố thí cho các người tùy tùng... từ 
bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh; loại bỏ gậy, loại bỏ dao 
kiếm, sống biết tàm quý, có tâm từ thương xót hết thảy 
chúng sanh... 

Vị áy bố thí các thức ăn loại cứng loại mềm, các loại 
nếm, các thức uống dịu ngọt, tươi mát... 

Vị ấy hành bốn nhiếp sự để nhiếp phục mọi người: 
bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự... 

Vị Ấy nói với mọi người bằng những lời liên hệ đến 
mục đích cứu cánh, liên hệ đến pháp, đem lại lợi ích, 
an lạc cho chúng sanh... 

Ngài cần trọng chỉ dạy các kỹ thuật, học thuật, oai 
nghi và hành động, nghĩ rằng 'Mong họ nhanh chóng 
thấu hiéu tôi, nhanh chóng thực hành, không phải mệt 
nhọc lâu dài.'... 


Ngài đi đến các vị sa-môn, bà-la-môn, và thưa hỏi: 
“Thiện là gi, thưa Tôn giả, bất thiện là gì? Có tội là gì? 
Không có tội là gi? Điều nào nên làm? Điều nào không 





blue eyes, a white filament of hair between his eye- 
brows, and seeming to be crowned by a turban. The 
past actions that the marks are seen as caused by are 
as follows. 


The Tathàgata in previous birth ... when formerly he 
was born as a human being, was firm in undertaking, 
steadfast in undertaking wholesome actions: good 
conduct of body, speech and mind, generosity, ethical 
discipline, observances on days of special restraint, 
reverence towards mother, father, renunciants, 
brahmins, honouring the eldest of the family, and every 
kind of higher skilful state. ... 

He acted for the happiness of many people, 
dispelling agitation, terror, and fear, providing guard 
and defence and protection in accordance with 
Dhamma, and gave alms with all the accompaniments. 

. Having renounced onslaught on living beings, he 
refrained from harming living beings; the stick laid 
down, the sword laid down, he dwelt conscientiously, 
full of pity, sympathetic to the good of all living beings. 


He was a giver of excellent and delightful hard and 
Soft foods, delicious and refreshing drinks. ... 

He was one who united people through the four 
means of drawing together harmoniously: giving, 
endearing speech, helpful conduct, and impartiality. ... 

He was one who uttered speech to people concerned 
with both their welfare and the Dhamma, and explained 
these in detail to them. He performed the sacrificial act 
of giving Dhamma, bringing happiness and welfare to 
living beings. ... 

He taught thoroughly craft or science or conduct or 
activity, thinking 'May they understand me quickly, 
discern quickly, quickly succeed, may they not suffer 
long." ... 


He approached renunciants and brahmins, and 
questioned them thoroughly: ‘What is wholesome, 
venerable sir, what is unwholesome? What is 


183 





đức Phát hoặc Chuyên luân vương (Cakkavati). 

Chúng bao gồm những đặc điểm như các dấu bánh 
xe dưới hai bàn chân ngài, hai bàn tay mém, giong hay, 
hai mát xanh, sợi tóc tráng giữa hai chặng mày, nhục 
kế trên đỉnh đâu. Các tướng hảo trên được thấy là do 
bởi các hành động quá khứ như sau: 


Đức Thế Tôn trong kiếp trước... khi trước đây ngài 
sinh ra làm người, có nguyện lực thực hiện, kiên định 
trong việc làm các hành động thiện lành: phẩm hạnh tốt 
về thân thể, ngôn ngữ và tâm ý, bố thí, nguyên tắc đạo 
đức, giữ giới vào các ngày trai giới đặc biệt, cung kính 
đối với mẹ cha, các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, tôn kính 
các bậc trưởng thượng trong gia đình và mỗi loài trạng 
thái thiện xảo cao hơn.. 

Ngài hành động vì hạnh phúc cho nhiều người, phá 
tan sự kích động, kinh hãi và khiếp sợ, cung cấp sự 
bảo an và phòng hộ, bảo vệ tùy thuộc Pháp và bố thí 
với tất cả vật tùy thân... Sau khi từ bỏ sát hại chúng 
sanh, ngài tránh xa hãm hại chúng sanh; gậy đã đặt 
xuống, guom đã đặt xuống, ngài an trú một cách chu 
toàn, đầy lòng thương cảm, tùy hủy đối với việc tốt đẹp 
của chúng sanh... 

Ngài là người bố thí những thức ăn cứng và mềm 
thượng hạng tuyệt vời, những đồ uống tươi ngon... 

Ngài là người đoàn kết mọi người thông qua bốn 
phương tiện hướng mọi người cùng nhau sống hòa 
hợp: ban phát (bố thí), nói lời dễ mến (ái ngữ), hành vi 
hữu ích (lợi hành) và không thiên vị (đồng sự)... 

Ngài là người nói lên những lời cho mọi người quan 
tâm cả hai lợi ích và chánh Pháp và giải thích những 
điều này chỉ tiết cho họ. Ngài thực hiện những hành 
động hiến tế về bố thí Pháp, mang lại hạnh phúc và ích 
lợi cho chúng sanh. 

Ngài dạy toàn bộ thủ công hoặc khoa học hoặc đạo 
đức hoặc hoạt động, nghĩ rằng “Nguyện cho họ hiểu ta 
nhanh chóng, tỉnh giác nhanh chóng, thành công 
nhanh chóng, nguyện cầu cho họ không khó đau lâu 
dài."... 


Ngài dén các Sa-món, Bà-la-món và hói ho mót cách 
chi tiết: “Thiện là gì, bach dai đức ngài, bất thiện là gm 
Điều gi là đáng khiển trách, điều gì là không khiển 








nên làm? Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bát hạnh và 
đau khổ lâu dài? Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta 
hạnh phúc và an lạc lâu dài?'... 

Ngài không sân hận, không hay sầu não; dầu có bị 
nói nhiều, cũng không tức tối, không giận dữ, không 
thù hàn, không phản kháng, không tỏ vẻ thịnh nộ, sân 
hận, bất mãn. Và Ngài bố thí các đệm trải, chăn màn 
mềm mại, nhẹ nhàng; vải quyên mềm mại, vải bông 
mềm mại, vải lụa mềm mại, và vải len mềm mại.. 

Ngài làm cho đoàn tụ những người thân thích, thân 
tín, bạn bè và thân thuộc thất lạc và chia cách lâu 
ngày; Ngài làm cho đoàn tụ mẹ với con, con với mẹ; 
cũng vậy, cha với con, con với cha, anh em với nhau, 
anh chị em với nhau, Ngài vui vẻ làm cho mọi người 
hòa thuận... 

Ngài mưu cầu sự hài hòa trong đại chúng, quán sát 
và hiểu biết rõ ràng toàn thé đại chúng, biết từng người 
giếng nhu thế nào, tự mình biết, biết từng người, biết 
sự sai biệt giữa từng người. Ngài là người trước đó đã 
làm những gì cần tùy theo những đặc tính sai biệt của 
từng người: 'Người này xứng đáng như thế này, người 
này xứng đáng như thé kia.'. 

Ngài mong cầu phúc lợi cho đại chúng, mong cầu lợi 
ích, an lạc của đại chúng, mong câu an ôn khoái lạc 
cho đại chúng, Ngài hằng nghĩ rằng: “Làm thế nào cho 
họ tăng trưởng tín, giới, đa văn, thí xả, (biết) pháp, (có) 
trí, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, đất ruộng và tài sản, 
gia súc và gia cầm, con trai và thê thiếp, nô bộc, công 
thợ, bà con, bạn bè, và thân thuóc?'... 


Ngài là người có bản tánh không gây tón hai các hữu 
tình khác, dù bằng tay chân, bằng đá sỏi, hay bằng 
dao, gậy.... 

Ngài là người không có cái nhìn gian xảo, không 
hành động theo cách quanh co và không liếc nhìn có 
tính toán; Ngài là một người nhìn thẳng vào mọi người, 
nhã nhặn, với tâm ngay thẳng và với đôi mắt từ ái.... 

Ngài là vị lãnh đạo đại chúng trong các thiện pháp: là 
vị tiên phong đại chúng trong các thiện hành bởi thân, 
ngữ, và ý, bố thí, trì giới, trai giới cận trụ, kính trọng 
me, cha, sa-món, bà-la-môn, tôn kính các bậc trưởng 
thượng trong gia tộc, và trong các tăng thượng thiện 





blameworthy, what blameless? What is to be practised, 
what not practised? What, if done by me, would bring 
harm and suffering for a long time? Or on the other 
hand, what if done by me would be beneficial and 
cause happiness for a long time?" ... 

He was free from anger, filled with serenity; even 
when spoken to much, he did not take offence, become 
angry, show ill-will, or become obdurate, and he 
manifested neither wrath nor anger or discontent; and 
he was one who gave fine and soft carpets and 
coverings of fine linen, of fine cotton, fine silk and fine 
wool. ... 

He was one who brought together long-lost and long- 
separated relatives, ^ associates, friends and 
companions; he was one who united mother with child 
and child with mother, likewise father and child, brother 
and brother, brother and sister, he was one who took 
pleasure in having made harmony. ... 

He sought harmony among the populace, knew who 
each person was similar to, knew it by himself, knew 
each person, knew each person's special qualities. He 
was formerly one who did what was required in 
accordance with people's special qualities: "This one is 
worthy of this, this one is worthy of that.’ ... 

He was desirous of the welfare of many people, of 
their benefit, of their comfort and of their rest from 
labours, he thought constantly: ‘How may they increase 
in faith, in ethical discipline, learning, generosity, 
(knowledge of) Dhamma, wisdom, increase in wealth 
and grain, in land and property, beasts and fowl, sons 
and wives, servants and workers, relatives, associates, 
and in connexions by marriage? ... 


He was one whose nature was such as not to harm 
other beings, whether by hands, stones, sticks, or 
Swords. ... 

He was one who was not shifty, not acting in a 
crooked way and not looking in a calculated way; he 
was one who looked at people in a direct way, 
courteous, with a straightforward mind and with loving 
eyes. ... 

He was a leader of the people in wholesome actions: 
foremost among the people in good conduct of body, 
speech and mind; in providing alms, undertaking ethical 
discipline, observances on days of special restraint, 


184 





trách? Điều gì nên được thực hành, điều gì không 
được thực hành? Điều gì, nếu thực hiện bởi ta, sẽ 
mang lại hãm hại và khổ đau trong một thời gian dài? 
Hay ở khía cạnh khác, điều gì, nếu thực hiện bởi ta, sẽ 
mang lại lợi ích và khiến hạnh phúc trong thời gian 
dài?”... 

Ngài thoát khỏi sự hiểm nguy, dày sự an ôn; thậm 
chí khi nói nhiều, ngài không phạm lỗi, trở nên giận 
giữ, thể hiện nóng giận hay trở nên cứng đầu và không 
biểu hiện hoặc là phán nộ, hoặc giận giữ, hoặc bát 
mãn; Ngài là vị bố thí các thảm mềm tinh tế và khăn 
che phủ tốt, vải bông tốt, tơ tằm tốt và len tốt... 

Ngài là người mang sự hòa hợp với nhau cho những 
bà con, thân thuộc, bạn bè và quyến thuộc; ngài là 
người đoàn kết mẹ với con và con với mẹ, tương tự, 
cha với con, anh em với nhau, anh chị em với nhau, 
ngài là người đem lại niềm vui trong việc tạo ra sự hòa 
hợp... 

Ngài tìm kiếm hòa hợp giữa quần chúng, biết ai mỗi 
người giống nhau, biết đó bằng chính ngài, biết người, 
biết các đặc tính đặc biệt của mỗi người. Ngài lúc đầu 
là người làm những điều được yêu cầu tùy theo các 
đặc tính đặc biệt của mọi người: “Vị này là xứng đáng 
cho điều này, vị này xứng đáng cho điều kia.” 

Ngài mong muốn ích lợi cho nhiều người, vì lợi ích 
của họ, sự tiện lợi của họ và nghỉ ngơi từ sự lao động, 
ngài luôn nghĩ: “Làm sao họ có thể tăng trưởng niềm 
tin, quy tắc đạo đức, học hành, bố thí, (kiến thức về) 
Pháp, trí tuệ, tăng trưởng tài sản và gạo thóc, đất đai 
và của cải, gia-súc và gia cầm, vợ con, phục vụ và tùy 
tùng, thân bằng, quyến thuộc và trong các mối quan hệ 
bằng hôn nhân”?”... 


Ngài là người mà bản chát là nhu thế dé không hãm 
hại chúng sanh khác, hoặc là bằng tay, đá, gậy hoặc 
kiêm... 

Ngài là người không gian xảo, không hành động theo 
cách cong quẹo và không nhìn theo cách tính toán; 
ngài là người nhìn mọi người theo hướng thẳng, nhã 
nhặn, với tâm hướng thán và với cáp mát từ ái.. 

Ngài là người lãnh đạo mọi người trong các hành 
động thiện: bậc tối thượng trong mọi người về phẩm 
hạnh tốt đẹp về thân, lời nói và tâm ý; trong việc cung 
cấp thức ăn, thực hành nguyên tắc đạo đức, giữ giới 
trong những ngày trai giới, tôn kính mẹ cha, Bà-la-môn, 








khác.... 
Ngài nói lời chân thật, nói đúng sự thật, xác thực, 
đáng tin cậy, không lừa dôi người khác.... 


Ngài từ bỏ lời nói chia rẽ, tránh xa nói chia rẽ: nghe 
điều gì chỗ này, không đem nói chỗ kia, khiến sanh 
mâu thuẫn giữa những người này; nghe điều gì ở kia, 
không đem nói với những người này, khiến sanh mâu 
thuẫn giữa những người kia. 

Như vậy, Ngài sống hòa hợp những kẻ chia rẽ, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, 
nói lời dẫn đến hòa hop.... 

Ngài từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác: nói 
những lời hòa nhã, êm tai, dễ thương, cảm động đến 
tâm, nhã nhặn, làm đẹp lòng và vui lòng nhiều người... 

Ngài từ bỏ lời nói tạp uê, tránh xa lời nói tạp uê: nói 
đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý 
nghĩa, nói những lời về pháp và luật; là người nói 
những lời đáng được ghi nhớ, hợp thời, thuận lý, có 
cân nhắc, có ý nghĩa.... 

Ngài từ bỏ tà mạng, nuôi sống theo chánh mạng: 
tránh xa các sự gian lận bằng cân, hóa tệ giả, đo lường 
dối, nhận hối lộ, gian trá và lừa đảo, và các hành vi bạo 
lực như tốn hại, đánh đập, câu thúc, bức đoạt và cướp 
phá. 


Lakkhana Sutta: Digha-nikaya lIl.142—176, dịch Anh 
P.H. 


L.39 Cử chi và hành xử trầm tĩnh cán trọng của 
Phật 


Trong đoạn này, một người quan sát đức Phật trong 
bảy tháng, không chỉ chú ý đến ba mươi hai đặc tướng 
của thân Ngài, mà còn đến cách Ngài di duyễn và hành 
động một cách an tinh, chừng mực, thoải mái, chú tâm, 
vô tham và chu đáo. 





honouring | mother and father, brahmins and 
renunciants, and respecting the head of the clan, and in 
the manifold kinds of higher skilful states. ... 

He was a speaker of truth, united with truthfulness, 
reliable, trustworthy, not a deceiver of people. ... 


He, having abandoned divisive speech, abstained 
from divisive speech: having heard something from one 
group of people, he was not one to tell it somewhere 
else, causing others to be in conflict with them; or 
having heard something from those others, he was not 
one to tell it to the first group, causing them to be in 
conflict with the other people. 

Thus he was a uniter of those divided, a sustainer of 
those united, fond of harmony, delighting in harmony, 
rejoicing in harmony, he was one who uttered speech 
which brought about harmony. ... 

He had abandoned harsh speech, abstained from 
harsh speech: he was one who uttered the kind of 
speech which is gentle, pleasant to hear, affectionate, 
reaching to the heart, courteous, pleasing and 
attractive to the many. ... 

He had abandoned idle chatter, abstained from idle 
chatter: he spoke at the right time, what is correct and 
to the point, of Dhamma and ethical discipline; he was 
one who uttered speech to be treasured, timely, for a 
reason, measured, meaningful. ... 

Having abandoned wrong livelihood, he was one who 
earned his living by right livelihood: he was one who 
abstained from crooked ways such as cheating with 
weights, false metal and measure, taking bribes, 
deceiving and fraud and from such acts of violence as 
maiming, beating, binding, mugging and looting. 


Lakkhana Sutta: Digha-nikaya  lIIl.142—176, 
P.H. 


trans. 


L.39 The calm and measured movement and 
behaviour of the Buddha 


In this passage, someone closely observes the 
Buddha for seven months, not only noting the thirty-two 
special characteristics of his body, but how he moves 
and conducts himself in a calm, measured, relaxed, 
attentive, ungreedy and caring way. 


185 





Sa-món và cung kính trưởng tộc và trong nhiều loại 
trạng thái thiện xảo cao hơn... 

Ngài là người nói chân lý, hợp với chân lý, xác thực, 
đáng tin cậy, không phải là kẻ lừa dối mọi người... 


Ngài, sau khi từ bỏ lời nói chia rẽ, tránh xa lời nói 
chia rễ: sau khi nghe điều gì đó từ một nhóm người, 
ngài sẽ không kể nó ở nơi khác, khiến cho người khác 
trở nên mâu thuẫn với họ; hoặc sau khi điều gì từ 
nhóm người đó, ngài sẽ không kể lại cho nhóm thứ 
nhất, khiến họ trở nên mâu thuẫn với nhóm người kia. 

Do đó, ngài là người đoàn kết những người bị chia 
rẽ, làm xiết chặt những người đã đoàn kết, thích sự 
hòa hợp, vui thích trong sự hòa hợp, hoan hỷ trong sự 
hòa hợp, ngài là người phát ngôn đem đến hòa hợp... 

Ngài từ bỏ nói lời thô ác, tránh xa lời nói thô ác; ngài 
là người nói lời nhẹ nhàng, ưa thích nghe, trìu mến, 
chạm đến trái tim, lịch sự và thu hút số đông... 

Ngài từ bỏ nói huyên thuyên vô ích, tránh xa sự nói 
huyên thuyên vô ích: ngài nói đúng thời, điều đúng đắn 
và đi vào trọng tâm, của pháp và các nguyên tắc đạo 
đức; ngài là vị nói lời trở nên quý giá, đúng thời, có lý 
do, có phương pháp và ý nghĩa... 

Sau khi từ bỏ việc làm sai trái, ngài là người kiếm 
sống bằng công việc chân chánh: ngài là người tránh 
xa các cách cong quẹo như lừa dối cân nặng, bọc kim 
loại và đo lường sai trái, hối lộ, lửa đảo và gian lận và 
tránh xa những hành động bạo lực như cắt xén, đánh 
đập, trói buộc, bịt miệng và cướp bóc. 


Kinh Tướng: Kinh Trường bộ I. 142-176, do P.H. 


dịch tiếng Anh). 


L.39. Hoạt động cần trọng an tịnh và hành vi của 
đức Phật 


Trong đoạn này, một só gân gũi quan sát đức Phát 
bảy tháng, không những chú ý đến ba mươi hai đặc 
tính đặc biệt của thân ngài, mà còn cách ngài di 
chuyên và tw cách chính ngài theo cách an tịnh, cán 
trọng, thư thái, chú tâm, không tham đắm và chu đáo. 








Rồi niên thiếu bà-la-món Uttara suy nghĩ: 'Sa-món 
Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng hảo của bậc Đại 
nhân. Vậy ta hãy đi theo sau Sa-môn Gotama để quan 
sát các cử chỉ của Ngài.' 

Rồi niên thiếu bà-la-món Uttara trong bảy tháng di 
theo sau Thế Tôn như bóng theo hình, không bao giờ 
rời. Sau bảy tháng, từ xứ sở Videha, Uttara khởi hành 
đi đến Mithilã, chỗ bà-la-món Brahmäyu. Khi dén dó, 
dành lé óng, rói ngói xuóng mót bén. 


Báy giờ, bà-la-món Brahmäyu hỏi: ‘Uttara thân mến, 
tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng, không sai 
chăng? Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác 
cháng?' 

‘Thua thầy, tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng 
như vậy, không phải khác; và Tôn giả Gotama là như 
vậy, không phải khác. Ngài ấy có đầy đủ ba mươi hai 
tướng Đại nhân.... 


Khi đi, Ngài bước chân phải trước. Ngài không bước 
quá xa hay đặt chân xuống quá gần. Ngài bước không 
quá nhanh không quá chậm. Khi đi hai đầu gối không 
va chạm nhau, mắt cá không va chạm nhau. 

Ngài đi không nâng bắp về lên cao, hay hạ xuống 
thấp, không khép chúng lại, không dang chúng ra. Khi 
đi, Ngài chỉ di động phần thân dưới, và không dùng lực 
toàn thân mà đi. 

Khi người nhìn, Ngài xoay nhìn toàn thân; không 
ngửa mặt lên, không cúi mặt xuống. Ngài không nhìn 
quanh khi đi, chỉ nhìn phía trước xa khoảng một làn 
cày; xa hơn thế cũng không chướng ngại thấy biết của 
Ngài. 


Khi bước vào nhà, Ngài không nhón người lên hay 
khom mình xuống, không cúi về phía trước, không 
ngửa về phía sau. Ngài không xoay mình quá xa, cũng 
không quá gần chỗ ngôi; không ti tay lên chỗ ngồi; 
không gieo mình xuống chỗ ngồi. 

Khi ngôi trong nhà, Ngài không táy máy tay, không 
rung lắc chân; không ngồi tréo đầu gối; không ngồi 





Then the brahmin student Uttara considered: “The 
renunciant Gotama is endowed with the thirty-two 
characteristics of a great man. Suppose I were to follow 
the renunciant Gotama and observe his behaviour?' 

Then the brahmin student Uttara followed the 
Blessed One for seven months like a shadow, never 
leaving him. At the end of the seven months in the 
country of the Videhans, he set out to journey to Mithila 
where the brahmin Brahmäyu was. When he arrived, 
he paid homage to him and sat down at one side. 


Thereupon, the brahmin Brahmayu asked him: ‘Well, 
my dear Uttara, is the report that has been spread 
about the Venerable Gotama true or not? And is the 
Venerable Gotama one such as this or not?’ 

'Sire, the report that has been spread about the 
Venerable Gotama is true, and not otherwise; and the 
Venerable Gotama is one such as this and not 
otherwise. He possesses the thirty-two characteristic of 
a great man. ... 


When he walks, he steps out with the right foot first. 
He does not extend his foot too far or put it down too 
near. He walks neither too quickly nor too slowly. He 
does not walk knocking knee against knee or ankle 
against ankle. 

He walks without raising or lowering his thighs, or 
bringing them together or keeping them apart. When he 
walks, only the lower part of his body moves, and he 
does not walk with bodily effort. 

When he turns to look, he does so with his whole 
body. He does not look straight up; he does not look 
straight down. He does not walk looking about. He 
looks a plough-yoke's length before him, beyond that 
he has unhindered knowing and seeing. 


When he goes indoors, he does not raise or lower his 
body, or bend it forward or back. He turns round neither 
too far from the seat nor too near it. He does not lean 
on the seat with his hand. He does not throw his body 
onto the seat. 

When seated indoors, he does not fidget with his 
hands. He does not fidget with his feet. He does not sit 
with his knees crossed. He does not sit with his ankles 


186 





Sau đó, học trò Bà-la-món Brahmayu suy xét: “Sa- 
môn Gotama vốn có ba mươi hai đặc tướng của bậc 
đại nhân. Giá như ta có thể theo Sa-môn Gotama để 
quan sát hành vi của ngài?” 

Sau đó, học trò Bà-la-món Brahmayu đi theo đức 
Thế Tôn trong vòng bảy tháng như bóng với hình, 
không bao giờ rời ngài. Cuối bảy tháng trong vương 
quốc của những người Videha, vị ấy bắt đầu khởi hành 
đi đến Mithila nơi Bà-la-món Brahmayu đang ở. Khi 
đến nơi, vị ấy đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. 


Ngay sau đó, Bà-la-môn Brahmayu hỏi chàng: "Hay 
lắm, này con Uttara, có thông tin đã lan truyền về ngài 
Gotama đức lớn là đúng hay không? ngài Gotama đức 
lớn là người như thế phải không?” 

“Bạch ngài, thông tin lan truyền về ngài Gotama đức 
lớn là đúng sự thật, không phải khác. Ngài Gotama 
đức lớn là người như thế, chứ không phải khác. Ngài 
sở hữu ba mươi hai đặc tướng của bậc đại nhân... 


Khi ngài đi, ngài bưới chân phải trước. Ngài không 
bước chân quá xa hay bước chân quá gần. Ngài bước 
không quá nhanh cũng không quá chậm. Ngài không 
bước đầu gối chạm đầu gối hay mắt cá chạm mắt cá. 

Ngài đi mà không đưa bắp đùi lên đưa bắp đùi 
xuống, hay bước cùng nhau hoặc tách biệt chúng. Khi 
ngài đi, chỉ có phần dưới của thân di chuyển, Ngài 
không đi bằng sự nỗ lực toàn thân. 

Khi ngài chuyển hướng nhìn, ngài làm vậy với toàn 
thân. Ngài không nhìn thẳng lên, ngài không nhìn thẳng 
xuống. Ngài không đi nhìn xung quanh. Ngài nhìn phía 
trước với độ dài một cán cày, vượt lên đó ngài không bị 
cản trở việc thấy biết. 


Khi ngài đi vào trong nhà, ngài không nâng hay hạ 
thân thể ngài, hay bẻ trước hay bẻ sau. Ngài xoay 
vòng không quá xa cũng không quá gần chỗ ngồi. Ngài 
không dựa vào ghế bằng tay. Ngài không nhảy cáng 
lên ghé. 

Khi đã ngồi trong nhà, ngài không cua quây tay. Ngài 
không cựa quậy chân. Ngài không ngồi vắt đùi chéo. 








chóng mắt cá;97 không ngồi tay chống cằm. Khi đang 
ngồi trong nhà, Ngài không sợ hãi, không run rẫy và 
dao động, không hoảng hốt. 

Lông tóc Ngài không dựng ngược vì không có gì sợ 
hãi, run sợ và dao động, không có gì hoảng hốt; Ngài 
ngồi trong nhà với tâm nhàn tĩnh viễn ly. 


Khi nhận nước rửa bát, Ngài không nâng bát lên cao, 
không hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát về phía 
trước hay phía sau. Ngài nhận nước rửa bát không quá 
ít, không quá nhiều. 

Ngài rửa bát, không gây tiếng nước rào rào; không 
xoay tròn bát. Ngài không đặt bát xuống đất dé rửa tay; 
khi tay rửa xong, bát cũng rửa xong; khi bát rửa xong, 
tay cũng rửa xong. 

Ngài dó nước trong bát không quá xa hay quá gần, 
và không tóe nước. 


Khi nhận cơm, Ngài không nâng bát lên cao, không 
hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát tới, không 
nghiêng bát lui. Ngài nhận cơm không quá ít, không 
quá nhiều. Ngài ăn cơm với đồ ăn vừa phải; Ngài 
không để quá nhiều đồ ăn vào vắt cơm. 

Ngài nhai vắt cơm trong miệng hai ba lần rồi mới 
nuốt, và không hột cơm nào chưa được nhai kỹ mà 
được cho vào trong thân, và không hột cơm nào còn lại 
trong miệng, rồi Ngài ăn miếng cơm khác. 

Khi ăn cơm, Ngài cảm thọ vị của cơm nhưng không 
cảm thọ tham nơi vị. 

Ngài ăn thức ăn có tám chỉ: không phải để vui đùa, 
không phải dé say đắm, không phải dé làm tốt thân, dé 
làm đẹp thân, mà chi dé bảo dưỡng thân, để thân tồn 
tại, dé ngăn ngừa thương tón, và dé tư trợ phạm hanh, 
với ý nghĩ rằng: 

'Nhu vậy, Ta diệt trừ cảm thọ cũ (đói), không khởi 
cảm thọ mới (quá no), và Ta khỏe mạnh, không lỗi lầm, 
an ôn.’ 


Khi Ngài ăn xong và nhận nước rửa bát, Ngài không 
nâng bát lén cao, không hạ bát xuóng tháp, không 





crossed.97 He does not sit with his hand holding his 
chin. When seated indoors he is not afraid, he does not 
shiver and tremble, he is not nervous. 

Being unafraid, not shivering or trembling or nervous, 
his hair does not stand up and he is intent on seclusion. 


When he receives the water for his alms-bowl, he 
does not raise or lower the bowl or tip it forwards or 
backwards. He receives neither too little nor too much 
water for the bowl. 

He washes the bowl without making a splashing 
noise. He washes the bowl without turning it round. Not 
until he has put the bowl down on the ground does he 
wash his hands; by the time his hands are washed, the 
bowl is washed; by the time the bowl is washed, the 
hands are washed. 

He pours the water for the bowl neither too far nor too 
near, and he does not scatter it. 


When he receives rice, he does not raise or lower the 
bowl or tip it forwards or backwards. He receives 
neither too little rice nor too much rice. He adds sauces 
in the right proportion; he does not exceed the right 
amount of sauce in the mouthful. 

He turns the mouthful over two or three times in his 
mouth and then swallows it, and no rice kernel enters 
his body unchewed, and no rice kernel remains in his 
mouth; then he takes another mouthful. 

He takes his food experiencing the taste, though not 
experiencing greed for the taste. 

The food he takes has eight factors: it is neither for 
amusement, nor for intoxication, nor for the sake of 
physical beauty and attractiveness, but only for the 
endurance and continuance of his body, for the ending 
of discomfort, and for assisting the holy life; he 
considers: 

"Thus | shall terminate old feelings (hunger) without 
arousing new feelings (from over-eating) and | shall be 
healthy and blameless and shall live in comfort.' 


When he has eaten and receives water for the bowl, 
he does not raise or lower the bowl or tip it forwards or 


187 





Ngài khóng ngói hai mát cá chéo nhau. 66 Ngài không 
ngôi với tay chồng cằm. Khi đã ngồi trong nhà ngài 
không sợ hãi, ngài không rùng mình hay run ráy, ngài 
không lo lắng. 

Vì không sợ hãi, không rùng mình, không run rẫy hay 
không lo lắng nên tóc ngài không dựng đứng, ngài 
chăm chú vào sự an trú. 


Khi ngài nhận nước bằng bình bát của mình, ngài 
không nâng lên hay hạ bình bát xuống hay đưa nó lên 
phía trước hay phía sau. Ngài nhận không quá nhiều 
nước cũng không quá ít nước vào bình bát. 

Ngài rửa binh bát mà không làm bát kỳ tiếng ồn tóe 
nước nào. Ngài rửa bình bát mà không xoay nó xung 
quanh. Cho đến khi ngài đặt binh bát xuống đất rồi ngài 
mới rửa tay; sau khi tay ngài được rửa sạch, bình bát 
được rửa sạch; sau khi bình bát được rửa sạch thì bàn 
tay được rửa sạch. 

Ngài đỗ nước cho bình bát không quá xa cũng không 
quá gần ngài không làm tóe nước. 


Khi ngài nhận cơm, ngài không nâng hay hạ bình bát 
xuống hoặc đưa bình bát ra phía trước hay phía sau. 
Ngài nhận không quá ít cơm cũng không quá nhiều 
cơm. Ngài thêm nước sốt vừa đủ; ngài không lấy quá 
lượng nước sốt một miếng. 

Ngài chuyển một miếng trên hai hay ba lần trong 
miệng rồi mới nuốt và không có hạt cơm nào vào thân 
ngài mà không được nhai và không hạt cơm nào còn 
xót trong miệng ngài; Sau đó, ngài lây một miếng khác. 

Ngài lấy thức ăn thưởng thức vị của nó, mặc dù 
không nếm mùi vị với tâm tham. 

Thức ăn ngài lấy có tám yếu tố: nó không phải vì vui 
thích, cũng không vì say sưa, không vì sắc đẹp thể 
chất và quyến rũ, mà là vì kéo dài và duy trì thân thể 
ngài, vì chám dứt đói bung và vì hỗ trợ đời sống thánh 
hạnh; ngài suy xét: 

"Do đó, ta sẽ chấm dứt các cảm xúc cũ (đói) mà 
không gợi những cảm xúc mới (từ sự ăn quá nhiều) và 
ta sẽ được khỏe mạnh, không bị chê trách, ta sẽ sống 
trong thoải mái.” 


Khi ngài ăn và nhận nước vào bình bát, ngài không 
nâng lên hay hạ xuóng bình bát hay đây nó lên trước 








nghiêng bát tới, không nghiêng bát lui. Ngài nhận nước 
không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không gây 
tiếng nước rào rào; không xoay tròn bình bát... [như 
trên]. 

Khi ăn xong, Ngài đặt bát xuống đất, không quá xa, 
không quá gần; và Ngài không lơ là bát, cũng không 
quá lo giữ bát. 


Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lúc, nhưng không 
để quá giờ đọc kệ hồi hướng. Khi ăn và đọc kệ hồi 
hướng xong, Ngài không phê bình bữa ăn ấy hay 
mong có bữa ăn khác; mà chỉ nói pháp để khai thị, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ hội 
chúng ấy 

Như vậy rồi, Ngài đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và ra 
đi. Ngài đi không quá nhanh, không quá chậm, đi 
không phải như muốn tránh khỏi đó. 


Ngài đắp y lên mình không quá cao, không quá thấp, 
không quá chật, không quá rộng, y không bị gió thôi 
tuột thân Ngài. Bụi dơ không dính trên thân Ngài. 


Khi đi đến tăng-già-lam, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Ngài rửa chân, dù Ngài không cố ý 
làm đẹp chân. Rửa chân xong, Ngài ngồi kiết già, dựng 
thẳng thân, lập chánh niệm trước mặt. 

Ngài không nghĩ đến tự tón hại, không nghĩ đến tổn 
hại người, không nghĩ đến tón hại cả hai; Ngài ngồi với 
tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi cả thế 
gian. 


Khi đi đến tăng-già-lam, Ngài thuyết pháp cho hội 
chúng. Ngài không tán dương hay chỉ trích hội chúng 
ây; duy chỉ bằng pháp thoại Ngài khai thị, khích lệ làm 
cho phán khởi, làm cho hoan hy hội chüng Ấy. 

Âm thanh phát ra từ miệng Ngài có tám đức tánh: 
trong trẻo, dễ hiểu, êm tai, lưu loát, nghe rõ ràng, phân 
minh, thâm trầm và vang vọng. Nhưng khi mà tiếng nói 
của Ngài vang xa trong chừng mực hội chúng có thể 
nghe hiểu, thì lời nói của Ngài không vượt quá hội 
chúng. 





backwards. He receives neither too little nor too much 
water for the bowl. He washes the bowl without making 
a splashing noise. He washes the bowl without turning 
it round ... [as above]. 

When he has eaten, he puts the bowl on the floor 
neither too far nor too near; and he is neither careless 
of the bowl nor over-solicitous about it. 


When he has eaten, he sits in silence for a while, but 
he does not let the time for the blessing go by. When 
he has eaten and gives the blessing, he does not do so 
criticizing the meal or expecting another meal; he 
instructs, urges, rouses, and gladdens that audience 
with talk purely on the Dhamma. 

When he has done so, he rises from his seat and 
departs. He walks neither too fast nor too slow, and he 
does not go as one who wants to get away. 


His robe is worn neither too high nor too low on his 
body, not too tight against his body, nor too loose on 
his body, nor does the wind blow his robe away from 
his body. Dust and dirt do not soil his body. 


When he has gone to the monastery, he sits down on 
a seat made ready. Having sat down, he washes his 
feet, though he does not concern himself with grooming 
his feet. Having washed his feet, he seats himself 
cross-legged, sets his body erect, and establishes 
mindfulness in front of him. 

He does not occupy his mind with self-affliction, or 
the affliction of others, or the affliction of both; he sits 
with his mind set on his own welfare, on the welfare of 
others, and on the welfare of both, even on the welfare 
of the whole world. 


When he has gone to the monastery, he teaches the 
Dhamma to an audience. He neither flatters nor 
berates that audience; he instructs, urges, rouses, and 
encourages it with talk purely on the Dhamma. 

The speech that issues from his mouth has eight 
qualities; it is distinct, intelligible, melodious, audible, 
fluent, clear, deep, and sonorous. But while his voice is 
intelligible as far as the audience extends, his speech 
does not issue out beyond the audience. 

When the people have been instructed, 


188 


urged, 





hay xuóng sau. Ngài nhận không quá ít cũng không 
quá nhiều nước vào bình bát. Ngài rửa bình bát mà 
không làm bát kỳ tiéng òn tóe nước nào. Ngài rửa bình 
bát mà không xoay nó xung quanh... [như trên]. 

Khi ngài ăn, ngài đặt bình bát trên sàn cũng không 
quá xa cũng không quá gần; Ngài không cầu thả về 
bình bát cũng không quá ham muốn về nó. 


Khi ngài ăn, ngài ngồi im lặng một hồi, nhưng ngài 
không để thời gian chúc phúc trôi qua. Khi ngài ăn rồi 
chúc phúc, ngài không phàn nàn về [chất lượng] bữa 
ăn hay mong đợi một bữa ăn khác; ngài hướng dẫn, 
thúc giục, đánh thức và làm vui vẻ người nghe đó bằng 
lời nói thuần về Pháp. 

Khi ngài hoàn thành vậy, ngài khởi thân rời chỗ ngồi 
rồi đi. Ngài đi không quá nhanh cũng không quá chậm 
Ngài không đi như người muốn bỏ chạy. 


Y của ngài được mặc không quá cao cũng không quá 
thấp lên thân ngài, không quá chật cũng không quá 
lỏng, không để gió thổi bay khỏi thân. Bụi bậm và dơ 
bán không làm do thân ngài. 


Khi ngài về tinh xá, ngài ngồi xuống sàn tọa đã được 
chuẩn bị sẵn. Sau khi ngồi xuống, ngài rửa chân, mặc 
dù ngài không quan tâm chính ngài về sự chải chuốt 
bàn chân. Sau khi rửa chân, ngài ngồi xếp bằng kiết- 
già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm trước mặt. 

Ngài không chiếm giữ tâm với sự tự não hại hay não 
hại người khác hoặc não hại cả hai; ngài ngồi với tâm 
hướng về lợi ích chính mình, lợi ích cho người, lợi ích 
cho cả hai và thậm chí lợi ích toàn bộ thế gian. 


Khi ngài đi đến tinh xá, ngài dạy pháp cho một thính 
giả. Ngài cũng không tâng bốc | cũng không mắng nhiếc 
người nghe ây; ngài hướng dẫn, thúc giục, đánh thức 
và khuyến khích bằng lời nói thuần về Pháp. 

Lời nói xuất ra từ miệng ngài có tám đặc tính: nó thì 
riêng biệt, dễ hiểu, du dương, dễ nghe, trôi chảy, rõ 
ràng, sâu sắc và vang vọng. Nhưng trong khi giọng 
ngài dễ hiểu càng xa người nghe ây mở rộng thì lời nói 
của ngài không phát ra vượt quá tầm người nghe đó. 

Khi mọi người được hướng dẫn, thúc giục, đánh thức 








Khi hội chúng đã được Ngài khai thi, khích lệ, làm 
cho phán khởi, làm cho hoan hy hội chúng ấy bằng 
pháp thoại, họ rời chỗ ngồi đứng dậy ra về vẫn quay lại 
nhìn Ngài, không muốn rời. 


Thưa thầy, chúng con thấy Tôn giả Gotama đi, chúng 
con thấy Ngài đứng, chúng con thấy Ngài vào nhà, 
chúng con thấy Ngài ngồi im lặng trong nhà, chúng con 
thấy Ngài ăn trong nhà, chúng con thấy Ngài ngôi im 
lặng sau khi ăn xong, chúng con thấy Ngài đọc kệ hồi 
hướng sau khi ăn xong, 

chúng con thấy Ngài đi trở về tăng viện; trong tăng 
viện chúng con thấy Ngài ngồi im lặng, chúng con thấy 
Ngài đi đến tăng viện thuyết pháp cho hội chúng. Tôn 
giả Gotama ây như vậy; Ngài ây như vậy và còn hơn 
như vậy nữa. 


Khi nghe nói vậy, bà-la-môn Brahmãäyu rời chỗ ngồi 
đứng dậy, sau khi trật thượng y sang một bên vai, ông 
chắp tay hướng về Thế Tôn và nói lời cảm hứng sau 
đây ba lần: 

'Dánh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác!' và 
rồi, 'Có thé tại một nơi nào, vào một thời nào, chúng ta 
sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama ấy, có lẽ chúng ta sẽ có 
một cuộc nói chuyện với Ngài áy.’ 


Brahmayu Sutta: Majjhima-nikaya 1l.136—141, dịch 
Anh G.A.S. 


Điều phuc và giáo hóa những người chóng đối 
hoặc đe dọa 


L.40 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy 

Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, 
khiên cho ông ây xuát gia thọ giới, và sau đó chứng đạt 
giác ngộ. 


Bà-la-món Akkosaka (Ma Ly) thuộc dòng họ 
Bhãradväja nghe đồn: 'Người ta nói rằng có một bà-la- 





roused, and gladdened by him, they rise from their 
seats and depart looking only at him and concerned 
with nothing else. 


Sire, we have seen the Venerable Gotama walking, 
we have seen him standing, we have seen him entering 
indoors, we have seen him indoors seated in silence, 
we have seen him eating indoors, we have seen him 
seated in silence after eating, we have seen him giving 
the blessing after eating, 

we have seen him going to the monastery, we have 
seen him in the monastery seated in silence, we have 
seen him in the monastery teaching the Dhamma to an 
audience. Such is the Venerable Gotama; such he is, 
and more than that. 


When this was said, the brahmin Brahmayu rose from 
his seat, and after arranging his upper robe on one 
shoulder, he extended his hands in reverential 
salutation towards the Blessed One and uttered this 
exclamation three times: 

'Homage to the Blessed One, the arahant, the 
perfectly awakened Buddha! Homage to the Blessed 
One, the arahant, the perfectly awakened Buddha! 
Homage to the Blessed One, the arahant, the perfectly 
awakened Buddha', and then, ‘Perhaps sometime or 
other we might meet the Venerable Gotama, perhaps 
we might have some conversation with him.’ 


Brahmàyu Sutta: Majjhima-nikãya 1.136—141, trans. 
G.A.S. 


Taming and teaching those who resisted or 
threatened him 


L.40 Showing an angry man the error of his ways 


Here the Buddha tames a bad tempered man, such 
that he goes on to ordain, and later attains awakening. 


Akkosaka (Abusive), a brahmin of the Bhāradvāja 
clan, heard: ‘It is said that a brahmin of the Bharadvaja 


189 





và làm vui mừng bởi ngài, họ sé khởi thân rời chỗ ngồi 
rôi đi đến chiêm ngưỡng chi mình ngài mà không quan 
tâm gì khác. 


Bạch ngài, chúng ta đã thấy ngài Gotama đức lớn đi, 
chúng ta đã thấy ngài Gotama đức lớn đứng, chúng ta 
đã thấy ngài Gotama đức lớn đi vào nhà, chúng ta đã 
thấy ngài trong nhà ngồi im lặng, chúng ta đã thấy ngài 
ăn trong nhà, chúng ta đã thấy ngài ngồi im lặng sau 
khi ăn, chúng ta đã thấy ngài chúc phúc sau khi ăn, 

chúng ta đã thầy ngài đi đến tinh xá, chúng ta đã thấy 
ngài đi đến tinh xá ngồi im lặng, chúng ta đã thấy ngài 
trong tinh xá thuyết pháp đến người nghe. Như thế là 
ngài Gotama đức lớn; như thế chính là ngài và không 
hơn khác được. 


Khi điều này được nói ra, Bà-la-môn Brahmayu khởi 
thân từ chỗ ngồi, sau khi sắp xếp y trên của mình lên 
trên vai, ông mở rộng hai bàn tay trong sự chào hỏi 
cung kính đối với đức Thế Tôn và nói lời tán thán này 
ba lần: 

“Đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đức Phật tỉnh 
thức hoàn toàn!” và rồi “Có lẽ một dịp nào đó chúng ta 
có thé gặp ngài Gotama đức lớn, có lẽ chúng ta có thé 
có cuộc đàm thoại với ngài.” 


(Kinh Brahmayu: Kinh Trung bộ |l. 136-141, do 


G.A.S. dịch tiếng Anh). 


CHÉ NGỰ VÀ GIÁO HÓA NHỮNG NGƯỜI CHÓNG 
CỰ HOẶC ĐE DỌA NGÀI 


L.40. Chỉ cho người đàn ông giận giữ lỗi lầm các 
ứng xử của mình 


Ở đây, đức Phật chế ngự người đàn ông tính khí 
nóng nảy, như thé vị áy đã thọ giới Sau đó, chứng đạt 
giác ngộ. 


Akkosaka (Lăng mạ), một Bà-la-môn của bộ tộc 
Bharadvaja, đã nghe: “Người ta nói rằng Bà-la-môn 








môn thuộc dòng họ Bhãradväja đã xuất gia, từ bó gia 
dinh, sống không gia đình theo Sa-món Gotama.’ Ông 
phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến chỗ Thế Tôn, phỉ báng 
và ma ly Ngài bằng những lời ti tiện, thô lỗ. 


Khi ông mạ ly xong, Thế Tôn nói với ông: 'Này bà-la- 
môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, thân tộc huyết 
thống, những người khách, có đến viếng thăm ông 
không?’ 

‘Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng họ có đến viếng thăm 
tôi. 

‘Ông có chiêu đãi họ các thức ăn loại cứng, loại mềm 
và các loại gia vị không?” 

“Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng có.’ 

'Nhưng nếu họ không nhận, vậy tức món ăn ấy về 
ai?' 

'Néu họ không nhận, các thức án ấy thuộc về tói.' 


'Cũng vậy, này bà-la-môn, chúng tôi là những người 
không phỉ báng ai, không mạ ly ai. Chúng tôi không 
nhận của ông những lời phỉ báng, mạ ly, mà ông đỗ 
dồn vào chúng tôi. Này bà-la-môn, những lời ấy trở lại 
thuộc về ông! Này bà-la-môn, nó trở lại thuộc về ông! 


Này bà-la-môn, ai phỉ báng trở lại người phỉ báng, 
mạ ly trở lại người mạ ly, mắng nhiếc trở lại người 
mắng nhiếc, như vậy, người ấy được xem là đã trao 
đổi, chia phần với ông. 

Nhưng chúng tôi không trao đổi, chia phần những 
thứ ấy với ông, thế thì, này bà-la-môn, những thứ ấy 
trở lại thuộc về ông! Này bà-la-môn, nó trở lại thuộc về 
ông! 


(Akkosaka): 'Vua và quần thần của vua đều biết rằng 
Sa-môn Gotama là vị A-la-hán, tuy vậy Tôn giả Gotama 
đã phân nộ.' 

(Đức Phát): 


Sao giận người không giận, sống chánh mạng, điều 
phục; bằng chánh trí, giải thoát, như vậy sông tịch 





clan has gone forth from the household life into 
homelessness under the renunciant Gotama.’ Angry 
and displeased, he approached the Blessed One and 
abused and reviled him with rude, harsh words. 


When he had finished speaking, the Blessed One 
said to him: 'Brahmin, what do you think? Do your 
friends and colleagues, kinsmen and relatives, as well 
as guests come to visit you?' 

‘Venerable Gotama, sometimes they come to visit 
me." 

'Do you then offer them some food or a meal or a 
snack?' 

‘Venerable Gotama, sometimes | do.’ 

‘But if they do not accept it from you, then to whom 
does the food belong?’ 

‘If they do not accept it from me, then the food still 
belongs to us.' 


‘Brahmin, so too, we who do not abuse anyone, who 
do not scold anyone, who do not rail against anyone, 
refuse to accept from you the abuse and scolding and 
tirade you let loose at us. Brahmin, it still belongs to 
you! Brahmin, it still belongs to you! 


Brahmin, one who abuses his own abuser, who 
scolds the one who scolds him, who rails against the 
one who rails at him, he is said to partake of the meal, 
to enter upon an exchange. 

But we do not partake of the meal; we do not enter 
upon an exchange. Brahmin, it still belongs to you! 
Brahmin, it still belongs to you! 


(Akkosaka:) “The king and his retinue understand the 
renunciant Gotama to be an arahant, yet the Venerable 
Gotama still gets angry.’ 


(The Buddha:) 


How can anger arise in one who is angerless, in the 
tamed living calmly, in one liberated by perfect 


190 





của bộ tóc Bharadvaja đã xuất bỏ rời bỏ đời sống gia 
chủ rồi sống đời sống không gia đình dưới sự hướng 
dẫn của sa-môn Gotama.” Giận dữ và không vui, ông 
tiến đến đức Thế Tôn, lăng mạ, mắng nhiếc ngài với 
những lời lẽ thô tục, thô lỗ. 


Khi ông nói xong, đức Thế Tôn nói với ông: “Này Bà- 
la-môn, ông nghĩ gì? Bạn bè, đồng nghiệp, thân bằng, 
quyến thuộc của ông cũng như các vị khách có đến 
thăm ông?” 

“Thưa ngài Gotama đức lớn, thỉnh thoảng họ đến 
thăm tôi.” 

“Lúc đó ông có cho họ một ít thức ăn hay bữa ăn hay 
quà?” 

“Thưa ngài Gotama đức lớn, thỉnh thoảng tôi làm 
vậy.” 

“Nhưng nếu họ không nhận nó từ ông thì sau đó, 
thức ăn ấy thuộc về ai?” 

“Nếu họ không nhận nó từ tôi thì thức ăn ấy vẫn 
thuộc về chúng tôi.” 


“Này Bà-la-môn, cũng vậy, chúng tôi, những người 
không lăng mạ bắt kỳ ai, không trách mắng bắt kỳ ai, 
người không xỉ vả bát kỳ ai, từ chối chấp nhận từ ông 
những lời lăng mạ, trách mắng và đả kích mà ông 
buông ra cho chúng tôi. Này bà-la-môn, nó vẫn thuộc 
về ông! Này Bà-la-môn, nó vẫn thuộc về ông! 


Này Bà-la-môn, người mà lăng mạ chính những lời 
lăng mạ của mình, người trách mắng vị ấy, người xỉ vả 
chống lại người xỉ vả vị ấy, ông được nói tham dự bữa 
ăn, bắt đầu trao dói. 

Nhưng chúng tối không tham dự bữa ăn; chúng tôi 
không bắt đầu trao đổi. Này Bà-la-môn, nó vẫn thuộc 
về ông! Này Bà-la-môn, nó vẫn thuộc về ông! 


(Akkosaka:) "Vua và đoàn tùy tùng của ông hiéu sa- 
môn Gotama trở thành A-la-hán nhưng ngài Gotama 
đức lớn vẫn còn giận dữ.” 


(Đức Phật:) 


Làm sao sự nóng giận xuất hiện trong người không 
còn giận dữ, trong một chúng sanh thuân hóa một cách 








tĩnh? 


Người giận, giận đáp trả, giận mình, do vậy thành tệ 
hại. Người giận không giận trả, chiên tháng trận khó 
thăng. 


Người hành lợi cả hai, cho mình, cho người khác, 
biết kẻ thù giận dữ, vẫn niệm tĩnh an bình. 


Khi chữa được cả hai, cho mình, cho người khác, 
người nghĩ rằng Ta ngu, là người kém trong Pháp. 


Khi được nghe điều này, bà-la-môn Akkosaka dòng 
ho Bharadvaja bach Thé Tón: 'Thát vi diéu thay, Tón 
su Gotama! Thát vi diéu thay, Tón su Gotama! 

Tôn su Gotama, nhu người dựng đứng lai những gi 
bi quáng ngã, phơi bày ra những gi bi che kín, chi 
duóng cho ké lac huóng, dem dén sáng vào trong 
bóng tối dé những ai có mát có thé thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn sư Gotama bằng nhiều 
phương tiện khai thị, giải thích. 

Vậy nay con xin quy y Tôn su Gotama, quy y Pháp 
và quy y tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con 
duoc xuát gia theo Thé Tón, cho con duoc tho dai 
giói.' 

Akkosa Sutta: Samyutta-nikáya 1.161—163 <347- 
349», dịch Anh G.A.S. 


L.41 Giáo hóa một cư sĩ tưởng nhằm minh không 
cháp trước như người xuát gia 


Thé rồi, sáng som, Thế Tôn khoác y, cầm y bát, vào 
Apana khát thực. Sau khi khát thực từ Apana, trở về, 
ăn xong, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Đi 
sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây. 


Gia chủ Potaliya, mặc đồ trắng, lang thang tản bộ, 





knowledge, in the stable one who abides in peace? 


One who repays an angry man with anger thereby 
makes things worse for himself. Not repaying an angry 
man with anger, one wins a battle hard to win. 


One practices for the welfare of both, one's own and 
the other's, when, knowing that one's foe is angry, one 
mindfully maintains his peace. 


When one achieves the cure of both oneself and the 
other, people who think one a fool are unskilled in 
Dhamma. 


When this was said, the brahmin Akkosaka of the 
Bharadvaja clan said to the Blessed One; ‘Magnificent, 
Master Gotama! Magnificent, Master Gotama! 

The Dhamma has been made clear in many ways by 
Master Gotama, as though he were turning the right 
way up what had been turned upside down, revealing 
what was hidden, showing the way to one who was 
lost, or holding up a lamp in the dark for those with 
eyesight to see visible forms. 

| go for refuge to the Master Gotama, and to the 
Dhamma, and to the Sangha of monks. May | receive 
the going forth under Master Gotama, may | receive 
higher ordination? 


Akkosa Sutta: Samyutta-nikaya l.161—163 <347— 
349», trans. G.A.S. 


L.41 Taming a layperson who arrogantly thought 
he already had the non-attachment of a renunciant 


Then when it was morning, the Blessed One dressed, 
and taking his bowl and outer robe, went to Apana for 
the alms-round. When he had wandered for alms in 
Apana and had returned from his alms- round, after his 
meal he went to a certain grove for the day's 
(meditative) abiding. Having entered the grove, he sat 
down at one root of a tree. 


the householder, 
191 


Potaliya while walking and 





điềm tinh, trong người đã giải thoát bởi tuệ tri hoàn 
hảo, trong người vững vàng an trú trong an lạc? 


Một người trả thù người nóng giận bằng sự giận dữ 
sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho chính mình. 
Không trả thù người giận dữ bằng sự nóng giận, ta 
chiến thắng cuộc chiến khó thắng. 


Người thực hành vì lợi ích cả hai, chính mình và tha 
nhân, khi biết rằng kẻ thù của minh giận dữ, người 
chánh niệm duy trì sự an tịnh của mình. 


Người thành tựu việc chữa trị cho cả hai chính mình 
và người khác, mọi người nghĩ ta là kẻ ngu thì thật 
không khéo léo trong pháp vậy. 


Khi điều này được nói, Bà-la-môn Akkosaka của bộ 
tộc Brahmadvaja nói với đức Thế Tôn: “Thật tuyệt vời, 
bậc đạo sư Gotamal Thật tuyệt vời, bậc đạo sư 
Gotamal 

Pháp đã được làm rõ ràng trong nhiều cách bởi đạo 
sư Gotama, như thể ngài dựng đứng điều đã bị úp 
xuống, hiện rõ điều đã bị che dấu, chỉ rõ đường cho 
người bị lạc, hay thắp sáng đèn trong bóng tối cho 
người mắt sáng thấy các hình sắc. 

Con trở về nương tựa bậc đạo sư Gotama, với Pháp 
và với tăng đoàn các Tỳ-kheo. Cho phép con xuất gia 
với đạo sư Gotama, cho phép con thọ giới Tỳ-kheo? 


(Kinh Phi báng: Kinh Tương ưng |. 161-163 <347- 


349>, do G.A.S. dịch tiếng Anh). 


L.41. Thuần hóa một cư sĩ ngã mạn nghĩ rằng ông 
đã dat được sự không dính mắc của vị Sa-món 


Sau đó, vào một buổi sáng, đức Thế Tôn đắp y, láy 
bình bát và y ngoài, đi đến Apana để khát thuc. Khi 
ngài vân du khát thực ở Apana rồi trở về, sau bữa ăn, 
ngài đi đến một khu rừng nhất định cho việc an trú 
(thiền định) trong ngày đó. Sau khi vào rừng, ngài ngồi 
xuông dưới một góc cây. 


Gia chủ Potaliya, trong khi đi lang thang để lễ bái, 








mang dù và dép đầy đủ, cũng đi đến khu rừng ấy. Đi 
vào rừng, ông dén chó Thé Tôn, trao đôi với Ngài 
những lời chào hỏi thân thiện, rôi ông đứng một bên. 


Thế Tôn nói với ông: 'Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, 
hãy ngồi xuống, nếu ông muốn." Nghe vậy, gia chủ 
Potaliya nghĩ thầm, 'Sa-môn Gotama gọi ta là “gia 
chử”, bèn phán nộ, bát mãn và đứng im. Lần thứ hai, 
Thế Tôn nói với ông, 'Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, hãy 
ngồi xuống, nếu ông muốn.” 

Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: 'Sa-môn 
Gotama gọi ta là “gia chủ”, bèn phẫn nộ, bất mãn và 
đứng im. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với ông, ‘Này gia chủ, có 


chỗ ngồi đó, hãy ngồi xuống, nếu ông muốn.” 


Lần thứ ba, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: 'Sa-môn 
Gotama gọi ta là “gia chủ”, bèn phẫn nộ, bất mãn, nói 
với Thế Tôn: “Tôn giả Gotama, thật không thích hợp, 
không đúng đắn, Tôn giả gọi tôi là gia chủ.” 

- 'Này gia chủ, ông có những đặc điểm, hình tướng, 
dấu hiện của một gia chù.’ 

- 'Nhung này, Tôn giả Gotama, tôi đã từ bỏ tất cả gia 
nghiệp vụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục. 

- 'Nhưng này gia chủ, ông đã từ bỏ tất cả gia nghiệp 
vụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục như thế nào?' 


“Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cóc, vàng bạc, tất cả 
tôi đều giao cho các con tôi thừa hưởng. Tôi không dạy 
dỗ, không trách mắng; tối đa tôi chỉ sống với đồ ăn, đồ 
mặc. Tôi đã từ bỏ tất cả gia nghiệp vụ, dứt bỏ tất cả lề 
thói thế tục như vậy.' 


'Này gia chủ, sự dứt bó các thói tục sự mà ông nói 
khác với sự dứt bỏ các thói tục theo thánh pháp luật.... 

Này gia chủ, có tám pháp này dẫn đến sự dứt bỏ các 
thói tục theo thánh pháp luật. Tám pháp ấy là gì? 





wandering for exercise, wearing full dress with parasol 
and sandals, also went to the grove, and having 
entered the grove, he went to the Blessed One and 
exchanged greetings with him. When this courteous 
and amiable talk was finished, he stood at one side. 


The Blessed One said to him: 'Householder, there 
are seats, sit down if you like.' When this was said, the 
householder Potaliya considered, 'The renunciant 
Gotama addresses me as "householder", and angry 
and displeased, he remained silent. 

A second time the Blessed One said to him, 
‘Householder, there are seats, sit down if you like.’ And 
a second time the householder Potaliya considered: 


The renunciant Gotama addresses me as 
“householder”, and angry and displeased, he remained 
silent. 


A third time the Blessed One said to him, 
‘Householder, there are seats, sit down if you like.’ 


When this was said, the householder Potaliya 
considered: “The renunciant Gotama addresses me as 
"householder", and angry and displeased, he said to 
the Blessed One, 'Venerable Gotama, it is neither fitting 
nor proper that you address me as householder.' 

'Householder, you have the aspects, marks, and 
signs of a householder.' 

‘Venerable Gotama, nevertheless | have given up all 
my works and cut off all my affairs.’ 

'Householder, in what way have you given up all your 
works and cut off all your affairs?' 


‘Venerable Gotama, | have given all my wealth, grain, 
Silver, and gold to my children as their inheritance. 
Without advising or admonishing them, I live merely on 
food and clothing. That is how I have given up all my 
works and cut off all my affairs.' 


'Householder, the cutting off of affairs as you 
describe it is one thing, but in the noble one's discipline 
the cutting off of affairs is different. ... 

Householder, there are these eight things in the 
noble one's discipline that lead to the cutting off of 
affairs. What are the eight? 


192 





mặc áo chinh té với dù, dép, cũng đến khu rừng ấy, 
sau khi đi vào rừng, ông đi đến đức Thê Tôn rồi chào 
hỏi ngài. Khi cuộc nói chuyện lịch sự hòa nhã hoàn 
thành, ông đứng sang một bên. 


Đức Thế Tôn nói với ông: "Này gia chủ, có nhiều chỗ 
ngồi, hãy ngồi xuống nếu ông muốn.” Khi điều này 
được nói, gia chủ Potaliya xuy sét: “Sa-môn Gotama 
gọi ta là “gia chủ,” giận dữ và không vui lòng, ông giữ 
im lặng. 

Lần thứ hai, đức Thế Tôn nói với ông: “Này gia chủ, 
có nhiều chỗ ngồi, hãy ngồi xuống nếu ông muốn.” Và 
lần thứ hai, gia chủ Potaliya xuy sét: “Sa-môn Gotama 
gọi ta là “gia chủ,” giận dữ và không vui lòng, ông giữ 
im lặng. 

Lần thứ ba, đức Thế Tôn nói với ông: “Này gia chủ, 
có nhiều chỗ ngồi, hãy ngồi xuống nếu ông muốn." 


Khi điều này được nói, gia chủ Potaliya xuy sét: “Sa- 
môn Gotama gọi ta là “gia chủ,” giận dữ và không vui 
lòng, ông nói với đức Thế Tôn, “Ngài Gotama đức lớn, 
thật không phù hợp cũng không đúng đắn ngài gọi ta là 
“gia chủ.” 

“Này gia chủ, ông có nhiều phương diện, đặc điểm 
và dấu hiệu của một gia chủ.” 

“Ngài Gotama đức lớn, tuy thế mà ta đã từ bỏ tất cả 
công việc và bỏ tất các thế sự của ta.” 

“Này gia chủ, bằng cách nào ông từ bỏ tất cả công 
việc của mình và cắt bỏ hết thế sự của mình?” 


“Ngài Gotama đức lớn, ta đã từ bỏ tài sản, gạo thóc, 
bạc vàng cho con cái là tài sản thừa kế của chúng. 
Không khuyên bảo cũng như trách mắng chúng, ta 
sóng chỉ dựa vào thức ăn và đồ mặc. Đó là cách ta từ 
bỏ tất cả công việc của mình và cắt bỏ hết thế sự của 
mình.” 


“Này gia chủ, việc cắt bỏ các thế sự như ông mô tả 
như thế là một chuyện, nhưng trong nguyên tắc của 
bậc thánh, việc cắt bỏ thế sự thì khác.. 

Này gia chủ, có tám điều này trong giới luật của bậc 
thánh dẫn đến sực cắt bỏ các thế sự. Những gì là tám? 








Y chỉ trên sự không sát sanh, sát sanh cần được dứt 
bỏ. 

Y chỉ trên sự không lấy của không cho, sự lấy của 
không cho cân được dứt bỏ. ol 

Y chỉ trên sự nói lời chân thật, nói dói cán được dứt 
bỏ. 

Y chỉ trên sự không nói lời chia ré, sự nói lời chia rẽ 
cân được dứt bỏ. 


Y chỉ trên sự không tham lam, tham lam cần được 
dứt bỏ. 

Y chỉ trên sự không ác khẩu mạ ly, sự phẫn nộ tức 
tối cần được dứt bỏ. 

Y chỉ trên sự không phẫn nộ tức tối, sự phẫn nộ tức 
tối cần được dứt bỏ. 

Y chỉ trên sự không kiêu mạn, kiêu mạn cần được 
dứt bỏ. 


Đó là nói văn tắt, không giải thích chỉ tiết, tám pháp 
dẫn đến sự dứt các thói tục theo thánh pháp luật. 


... [Phật tiếp tục giải thích rằng mỗi lỗi lầm trên phải 
được từ bỏ bằng cách nhận ra rằng nếu một người 
không từ bỏ, người ấy tự có lỗi, và bị kẻ trí chê trách, 
rồi sẽ tái sanh ác đạo, và sẽ thấy rằng không từ bỏ 
điều ấy là kết phược và triền cái. 

Phật cũng nêu nhiều thí dụ để minh họa cho sự nguy 
hiểm của dục lạc, và lợi ích của việc vượt qua chúng] 


'Bạch Đại Đức, Thế Tôn thật đã khiến con khởi tâm 
ái kính sa-môn đối với các sa-môn, khởi tâm tịnh tín sa- 
môn đôi với các sa-môn, khởi tâm tôn kính sa-môn đôi 
với các sa-món.' 

Potaliya Sutta: Majjhima-nikãya 1.359—368, dịch Anh 
G.A.S. 


L.42 Điều phuc Mãnatthaddha cao ngạo 


Lúc bấy giờ, bà-la-môn tên Mãnatthaddha9Š đang trú 





With the support of the non-killing of living beings, the 
killing of living beings is to be abandoned. 

With the support of taking only what is given, the 
taking of what is not given is to be abandoned. 

With the support of truthful speech, false speech is to 
be abandoned. 

With the support of undivisive speech, divisive 
speech is to be abandoned. 


With the support of refraining from rapacious greed, 
rapacious greed is to be abandoned. 

With the support of refraining from spiteful scolding, 
spiteful scolding is to be abandoned. 

With the support of refraining from angry despair, 
angry despair is to be abandoned. 

With the support of non-arrogance, arrogance is to be 
abandoned. 


These are the eight things, stated in brief without 
being expounded in detail, that lead to the cutting off of 
affairs in the noble one's discipline.’ 


... [The Buddha goes on to explain that each of the 
above faults is to be abandoned by realizing that if one 
did not abandon it, one would blame oneself, the wise 
would censure one, one would have a bad rebirth, and 
one would see that not abandoning it was a 'fetter and 
a hindrance'. 

He also gives many similes to illustrate the dangers 
of sensual pleasures, and the benefit of transcending 
them.] 


‘Venerable sir, the Blessed One has inspired in me 
love for renunciants, confidence in renunciants, and 
reverence for renunciants.' 


Potalya Sutta: Majjhima-nikaya 1.359—368, trans. 
G.A.S. 


L.42 Taming the conceited Manatthaddha 


Now on that occasion a brahmin named 


193 





Vói sy hó tro khóng giét hai chüng sanh, viéc giét hai 
chúng sanh sẽ được từ bó. 

Với sự hỗ trợ chỉ lấy những gì được cho, việc lấy 
những gì không cho sẽ được từ bỏ. 


Với sự hỗ trợ lời nói không chia rẽ thì lời nói chia rẽ 
sẽ được từ bỏ. 


Với sự hỗ trợ tránh xa tham tham thì tham lam sẽ 
được từ bỏ. 

Với sự hỗ trợ việc tránh xa la mắng cay đắng thì sự 
la mắng cay dáng sẽ được từ bỏ. 

Với sự hỗ trợ việc tránh xa thất vọng giận dữ thì thất 
vọng giận dữ sẽ được từ bỏ. 

Với sự hỗ trợ của việc không ngạo mạn thì sự ngạo 
mạn sẽ được từ bỏ. 


Đây là tám điều, được tuyên bó vắn tắt, không được 
giải thích chi tiệt, dàn dên sự cát bó các thé sự trong 
giới luật của bậc thánh. 


... [Đức Phật tiếp tục giải thích mỗi loại trong các lỗi 
trên nên được từ bỏ bằng việc nhận ra rằng nếu người 
không từ bỏ đó, người ấy sẽ khiển trách chính mình, 
bậc trí sẽ phê bình, người sẽ có tái sanh cảnh giới xấu 
và người sẽ thấy rằng việc không từ bỏ nó là “phiền 
não và kiết sử.” 

Ngài cũng dua ra nhiều án du dé minh họa nhiều sự 
hiểm nguy của dục lạc giác quan và lợi ích của việc 
vượt qua chúng.] 


“Bạch đại đức ngài, đức Thế Tôn đã truyền cảm 


hứng trong con tình yêu về các vị Sa-môn, niềm tin về 
các vị sa-môn, tôn kính các vị Sa-môn.” 


(Kinh Potaliya: Kinh Trung bộ |. 359-368, do G.A.S. 
dich tiéng Anh). 
L.42. Thuần phuc Mànatthaddha cao ngạo 


Bây giờ, vào một thuở no có vị Bà-la-món tên 








ở Sãvatthï. Ông không cung kính me cha, không cung 
kính thầy và huynh trưởng. Lúc bấy gio, Thé Tôn, với 
đại chúng ngồi vây quanh, đang thuyết pháp. 

Khi ấy bà-la-môn Mãnatthaddha nghĩ thám, 'Sa-môn 
Gotama, với đại chúng ngồi vây quanh, đang thuyết 
pháp. Ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn 
Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với 
ông ấy. Nếu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, 
ta cũng sẽ không nói chuyện với ông áy. 


Rồi bà-la-môn Mãnatthaddha đi đến chỗ Thế Tôn, và 
đứng im lặng một bên, nhưng Thế Tôn không nói 
chuyện với ông. 

Bà-la-món Mãnatthaddha nghĩ thầm, 'Sa-môn 
Gotama này chả biết gì, bèn muốn rút lui, nhưng Thế 
Tôn, bằng tha tâm trí, biết được tâm tư của bà-la-môn 
Mãnatthaddha, nói với ông bằng bài kệ: 


Bà-la-môn, câu lợi, kiêu mạn không lợi gì, 
Ong vi lợi đên đây, lại nuôi lớn kiêu mạn. 


Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ, 'Sa-môn Gotama 
biết tâm tư của ta', bèn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thé 
Tôn, 

miệng hôn chân Thế Tôn, hai tay xoa vuốt chân Thế 
Tôn, và nói xưng tên của mình, “Tôn giả Gotama, con 
là Mãnatthaddhal Tôn giả Gotama, con là 
Maãnatthaddha!" 


Đại chúng ở đây khi ấy cảm thấy hy hữu chưa từng 
có, thốt lên rằng, 'Vi diệu thay, Tôn Giả! Hy hữu thay, 
Tôn Giả! 

Bà-la-món Mànatthaddha không hé cung kính mẹ 
cha, khóng cung kính thày và huynh truóng, nay lai bày 
tỏ tôn kính cực ky như vậy đối với Sa-món Gotama.’ 


Rồi Thế Tôn nói với bà-la-môn Mãnatthaddha, ‘Này 
bà-la-môn, thôi đủ rồi! Hãy đứng dậy và ngồi lại trên 
ghế của ông, vì tâm ông đã tín thành với ta. 





Manatthaddha?8 was residing at Sävatthr. He did not 
pay respect to his mother or father, nor to his teacher 
or eldest brother. Now on that occasion the Blessed 
One was teaching Dhamma surrounded by a large 
assembly. 

Then the brahmin Manatthaddha considered, “The 
renunciant Gotama is teaching Dhamma surrounded by 
a large assembly. Let me approach him. If the 
renunciant Gotama addresses me, then | will address 
him in turn. But if he does not address me, neither will 
address him.’ 


Then the brahmin Maànatthaddha approached the 
Blessed One and stood silently to one side, but the 
Blessed One did not address him. 

Then the brahmin Manatthaddha, thinking, 'This 
renunciant Gotama does not know anything', wanted to 
turn back, but the Blessed One, having known with his 
own mind the reflection in the brahmins mind, 
addressed the brahmin Manatthaddha in verse: 


Brahmin, the fostering of conceit is never good for 
one keen on his own welfare. You should instead foster 
that purpose for which you have come here. 


Then the brahmin Manatthaddha, thinking, 'The 
renunciant Gotama knows my mind', prostrated himself 
right there with his head at the Blessed One's feet. 

He kissed the Blessed One's feet, stroked them with 
his hands, and announced his name thus, Venerable 
Gotama, | am Manatthaddha! Venerable Gotama, | am 
Mãnatthaddhal' 


Then that assembly was struck with amazement and 
the people said, 'Sir, it is wonderful indeed! Sir, it is 
amazing indeed! 

This brahmin Maànatthaddha does not pay respect to 
his mother and father, nor to his teacher or eldest 
brother, yet he shows such supreme honour towards 
the renunciant Gotama.’ 


Then the Blessed One said to the brahmin 
Mānatthaddha, ‘Brahmin, enough! Get up and sit in 
your own seat, as your mind has confidence in me.’ 


194 





MãnatthaddhaŠ7 đang ở tại SävatthI. Ông không tôn 
kính đối với cha mẹ mình, cũng không đối với thầy cô 
và anh mình. Bấy giờ lúc đó đức Thế Tôn đang dạy 
pháp cho một hội chúng nhiều người xung quanh. 

Sau đó, Bà-la-môn Maànatthaddha suy xét: “Sa-môn 
Gotama đang dạy pháp cho hội chúng nhiều người 
quây quanh. Hãy để ta đến ngài. Nếu sa-môn Gotama 
chào gọi ta thì ta sẽ chào hỏi ngài trở lại. Nhưng nếu 
như ngài không chào hỏi ta thì ta cũng sẽ không chào 
hỏi ngài. 


Sau đó, Bà-la-môn Mãnatthaddha tiến đến đức Thế 
Tôn rồi đứng im lặng một bên, nhưng đức Thế Tôn 
không chào gọi ông. 

Sao đó Bà-la-món Mãnatthaddha, nghĩ rằng, "Sa- 
món Gotama này không biết gì cả,” muốn trở vé, 
nhưng đức Thế Tôn, sau khi biết được ý nghĩ trong 
tâm vị Bà-la-môn này bằng chính tâm ngài, đã chào gọi 
Bà-la-môn Mãnatthaddha bằng bài kệ: 


Này Bà-la-môn, nuôi dưỡng kiêu ngạo không bao giờ 
tót cho người muón lợi ích chính mình. Ông nén thay 
đôi y đồ nuôi dưỡng mà ông đến đây di. 


Sau đó, Bà-la-món Manatthaddha, nghĩ rằng, "Sa- 
môn Gotama biết tâm của ta,” đã quỳ lạy ngay ở đó, 
với đầu chạm chân đức Thế Tôn. 

Ông hôn bàn chân của Thế Tôn, vuốt ve chân ngài 
bằng đôi tay của mình và tuyên bố tên minh nhu váy, 
bạch ngài Gotama đức lớn, con là Mãnatthaddha, bạch 
ngài Gotama đức lón, con là Manatthaddha"" 


Sau đó, hội chúng ấy gióng lên tiếng vui mừng và 
mọi người đồng hô, “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! bạch 
ngài, quả thật tuyệt vời thay! 

Bà-la-môn Mãnatthaddha không tôn kính đối với cha 
mẹ mình, cũng không đối với thầy cô và anh mình, mà 
ông thể hiện sự tôn kính tối thượng như thế đối với sa- 
môn Gotama.” 


Sau đó, đức Thế Tôn nói với Bà-lamôn 
Manatthaddha, “Này bà-la-môn, đủ rồi! Hãy đứng dậy 
rồi ngồi chỗ của mình, khi tâm ông đã có niềm tin nơi 








Manatthadddha Sutta: Samyutta-nikaya l.177—178 
<381-383>, dịch Anh G.A.S. 


L.43 Giáo hóa những người được phái tới giết 
Ngài 


Devadatta người em họ của Phật là một ác tỳ-kheo 
ghen tị với danh tiếng của Phật. Do đó, ông ta đã cậy 
ban mình là vương tử Ajátasattu (A-xà-thé) sai người 
ám sát Phật đề tự mình thành người lãnh đạo Tăng -già. 

Một người được phái đến để giết Phật, và những 
người khác được phái đi giết y khi y quay vé, rồi nhüng 
tên khác lai được sai giết những tên đã được sai giết 
đề diệt kháu.. 


Rồi người ấy một minh cám gươm và khién, mang 
cung và túi tên, đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đến cách Thế 
Tôn khá gần, y đứng im, thân thể trở nên cứng đơ, 
khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp. 

Đức Thế Tôn trông thấy người đàn ông ấy đứng im, 
thân thé trở nên cứng do, khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi 
hộp, bèn nhìn y và nói: 'Dén đây, ông ban, chớ có sợ 
hãi.' 

Khi ấy, y bỏ gươm, khiên, cung và bao tên xuống một 
bên, rồi đi đến Thế Tôn, cúi đầu xuống hai chân Thế 
Tôn, và nói, 'Bạch Đại Đức, tội lỗi đã khống chế tâm 
con; vì ngu si, mê muội, không khôn khéo, vì vậy con 
đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. 

Bạch Đại Đức, cúi xin đức Thế Tôn biết cho tội lỗi 
của con hầu dé con ngăn ngừa trong tương lai.’ 


'Đúng nhu vậy, này bạn, tội lỗi đã khống chế tâm 
ngươi... Nhưng nếu ngươi đã thấy tội lỗi đó là tội lỗi, 
và thú nhận đúng như pháp, vậy Ta vì ngươi mà chấp 
nhận điều đó. Này bạn, chính điều này là sự tiến bộ 
trong thánh pháp luật: “Người nào sau khi thấy được 
sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi VU như pháp, sẽ có 
được sự ngăn ngừa trong tương lai." ' 





Manatthadddha Sutta: Samyutta-nikaya l.177—178 
<381-383>, trans. G.A.S. 


L.43 Teaching those sent to kill him 


The Buddha's cousin Devadatta was an evil monk 
who was jealous of the Buddha's influence. He thus 
asked his friend prince Ajatasattu to have the Buddha 
assassinated so that he could become leader of the 
Sangha. 

A man was sent to kill the Buddha, and men sent to 
kill the returning assassin, and others to kill them, to 
ensure secrecy. 


Then that man who was alone, having grasped a 
sword and shield, having bound on a bow and quiver, 
approached the Blessed One; having approached, 
when he was quite near the Blessed One he stood still, 
his body quite rigid, afraid, anxious, fearful, alarmed. 

The Blessed One saw that man standing still, his 
body quite rigid, afraid, anxious, fearful, alarmed, and 
seeing him spoke thus to him: 'Come, friend, do not be 
afraid.’ 

Then the man, having put his sword and shield and 
bow and quiver to one side, approached the Blessed 
One, and having approached, inclined his head to the 
Blessed One’s feet, and said to him, ‘Venerable sir, a 
transgression has overcome me, foolish, misguided, 
unskilful that | was, in that | was coming here with a 
malignant mind, my mind set on murder. 

Venerable one, may the Blessed One acknowledge 
for me the transgression as a transgression for the 
sake of restraint in the future.’ 


"Truly, friend, a transgression overcame you ... But if 
you, friend, having seen a transgression as a 
transgression, and confess it according to what is right, 
we acknowledge it for you; for, friend, in the discipline 
of the noble one, this is growth: whoever, having seen 
a transgression as a transgression, acknowledges it 
according to what is right, he attains restraint in the 


195 





ta. 
(Kinh Maànatthaddha: Kinh Tương ung l|. 177-178 
«381-383», do G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.43. Hóa độ những người duoc sai di giết ngài 


Anh ho Phát, Dé-bà-dat-da (Devadatta), là mót Ty- 
kheo xáu, ganh ty vói tầm ảnh hưởng của Phật. Do đó, 
ông yêu câu thái tử bạn ông là Ajatasattu (A-xà- thế) ám 
sát đức Phật dé ông có thé trở thành người lãnh dao 
Tăng đoàn. 

Một tên sát thủ được sai đi giết đức Phật và rồi nhiều 
tên sát thủ cũng được sai đi giết kẻ sát thủ kia khi trở 
về và rồi các sát thủ khác cũng giết những sát thủ trên 
để đảm bảo bí mật. 


Sau đó, kẻ sát thủ ấy một mình, cầm kiếm và khiên, 
buộc cung tên, tiến đến đức Thế Tôn; sau khi tiến đến, 
khi hắn gần tới sát đức Thế Tôn, hắn đứng yên, thân 
thể hắn khá tê cứng, e dè, lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt. 

Đức Thế Tôn thấy sát thủ ấy đứng yên, thân khá tê 
cứng, e dè, lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt và rồi thấy hắn 
ngài nói lời này với hắn: “Hãy đến, này bạn hữu, đừng 
sợ hãi.” 

Sau đó, người đàn ông đặt kiếm khiên, cung tên của 
mình xuống một bên, tiến lại gần đức Thế Tôn, sau khi 
tiến đến, cuối đầu đến chân đức Thế Tôn và nói với 
ngài: “Bạch đại đức ngài, tội lỗi đã chồng chất con, ngu 
muội, lạc lối, không khéo léo đó là con và rằng con đến 
đây với tâm độc ác, tâm con là kẻ giết người. 

Bạch Đại đức, xin Thế Tôn chấp nhận cho con tội lỗi 
này là tội lỗi dé con xa tránh nó trong tương lai." 


“Quả thật vậy, này bằng hữu, tội lỗi đã chế ngự 
ông... Nhưng nêu ông, này bạn hữu, sau khi thấy được 
tội lỗi là tội lỗi và sám hối nó theo điều đúng đắn, ta sẽ 
chấp nhận nó cho ông; vì, này bạn hữu, trong giới luật 
của bậc thánh, điều này là tăng trưởng: bất kỳ ai, sau 
khi thấy được tội lỗi là tội lỗi, thừa nhận nó theo điều 
đúng đắn, vị ấy đạt được sự phòng hộ trong tương 








[Đức Phật sau đó đã thuyết giảng cho ông và ông đã 
đắc quả Dự lưu, thành ưu-bà-tắc. Đức Phật sau đó đã 
cảnh báo ông nhằm tránh không bị kẻ khác giết, mặc 
dù mỗi người được phái đến đều được Phật thuyết 
giảng và cũng đắc quả Dự luu.] 


Cullavagga VII.3.6-8: Vinaya 1l.191—192, dịch Anh 
P.H. 


L.44 Hàng phục con voi dữ 


Sau thất bại trên, Devadatta đã có giết đức Phát 
bằng cách lăn xuống núi một tảng đá lớn, nhưng bị hụt 
và chỉ có một mảnh của nó cắt trúng chân Phật. 

Devadatta sau đó đã có tìm cách giết Phật lần thứ 
ba, thả một con voi dữ giết người — Nalagiri — trên 
đường Phật đang đến. 


Voi Nàlàgiri thấy Thế Tôn từ xa đang di lại gần; nó 
vươn vòi lên, chạy đến Thế Tôn, tai và đuôi dựng 
đứng. 

Các vị tỳ-kheo đi theo Phật thấy vậy liền bạch Phật, 
“Thế Tôn, voi Nã|ãgiri dang chạy vào lỗi xe di này; nó là 
con thú giết người hung bạo. Bạch Đại Đức, kính xin 
Thế Tôn hãy quay trở lui, xin đắng Thiện Thệ hãy quay 
trở lui. 


'Hãy khoan, này các tỳ-kheo, chớ có sợ hãi, này các 
tỳ-kheo, trường hợp không thể xảy ra, không có bắt kỳ 
ai có cơ hội đoạt mạng Như Lai bằng bạo lực. Này các 
ty-kheo, không do bị tập kích mà các đức Nhu Lai nhập 
Niét-bàn.'... 

[Các ty-kheo thỉnh cầu ba làn, và Phật cũng ba làn trả 
lời như vậy.] 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng tìm chỗ an toàn leo lên 
các dãy lâu cao, trên các cung điện, trên các nóc nhà, 
và ở đó đợi xem.... 


Khi ấy, Thế Tôn đã rải tâm từ đến voi Nalagiri. Thé 
rói, voi Nalagiri bi khuát phuc bói luồng tâm từ của đức 
Thế Tôn nên đã hạ vòi xuống, và đi đến gần đức Thế 





future.' ... 

[The Buddha then taught him and he attained stream- 
entry and became a lay disciple. The Buddha then 
warned him to avoid the other assassins, though when 
they arrived, each was taught by the Buddha and also 
attained stream-entry.] 


Cullavagga VII.3.6-8: Vinaya I.191—192, trans. P.H. 


L.44 Taming a fierce elephant sent to kill him 


After the above failed attempt on his life, Devadatta 
himself tried to kill the Buddha by rolling down a large 
stone at him; but it missed and only a shard of it cut the 
Buddha's foot. 

Devadatta then tried a third time to kill the Buddha, 
by having a fierce, man-killing elephant, Nàlagiri , let 
loose on the road along which the Buddha was coming. 


The elephant Nã|ãgiri saw the Blessed One coming 
from afar; seeing him, having lifted up his trunk, he 
rushed towards the Blessed One, his ears and tail 
erect. 

Monks with the Buddha saw this and said to the 
Blessed One, ‘Venerable sir, this elephant Nalagiri , 
coming along this carriage-road, is a fierce man-slayer. 
Venerable sir, let the Blessed One turn back, let the 
Fortunate One turn back.' 


"Wait, monks, do not be afraid, it is impossible, 
monks, it cannot come to pass that anyone could 
deprive the Tathagata of life by aggression; monks, 
Tathagatas attain final nirvana not because of an 
attack. ... 

[The monks repeated their request twice more, and 
the Buddha replied in the same way each time.] 


Now at that time people, having mounted up on to the 
(safety of) the long houses and the curved houses and 
the roofs, waited there ... 


Then the Blessed One suffused the elephant Nalagiri 
with a mind of loving kindness. Then the elephant 
Nàlagiri , having been suffused by the Blessed One 


196 





lai"... 

[Đức Phát sau đó, day ông và ông chứng đắc quả vi 
Nhập dòng, trở thành đệ tử tại gia. Đức Phật sau đó, 
cảnh báo ông di tránh các sát thủ khác, mặc dù khi ho 
đến, mỗi vị đều được đức Phật dạy và cũng chứng đắc 
quả vị Nhập dòng.] 


(Tiểu phẩm VII. 3. 6-8: Luật tạng II. 191-192, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


L.44. Thuần phục voi hung dữ sai đi giết ngài 


Sau khi nỗ lực giết hại trên bị thất bại, Đề-bà-đạt-đa 
(Devadatta) chính mình cố gắng giết Phật bằng cách 
lăng tảng đá lớn xuống ngài; nhưng nó bị trật và chỉ có 
mảnh vụn của nó cắt chân Phát. 

Devadatta sau đó, cố gắng lần thứ ba giết Phật, bằng 
một con voi hung ton giết người tên Nã|ãgiri, dé xóng 
ra đường mà đức Phật đang tiến đến. 


Voi Nã|ãgiri thấy đức Thế Tôn đến từ xa; thấy ngài, 
sau khi vuốt cái vòi lên, nó xông đến đức Thế Tôn, tai 
và đuôi đó dựng đứng. 

Các Tỳ-kheo đi với Phật thấy điều này và nói với đức 
Thế Tôn, “Bạch đại đức ngài, con voi Nã|ãgiri này, 
đang đến dọc con đường này là kẻ giết người hung 
tợn. Bạch dai đức ngài, hãy dé đức Thế Tôn trở lại, hãy 
dé bậc May Mắn trở lại.” 


“Hãy đợi, này các Ty-kheo, chớ có sợ hãi, thật không 
thé, này các Ty-kheo, nó không thé xảy ra rằng bát kỳ 
ai có thể lấy mạng sống của Như Lai bằng tấn công; 
này các Tỳ-kheo, các đức Như Lai chứng đạt niết-bàn 
không còn dư y không phải vì một cuộc tấn cóng.". 

[Các Tỳ-kheo lập lại lời thỉnh cầu của họ hai làn r nữa 
Đức Phật đáp lại y nguyên như thế mỗi lần.] 


Bây giờ, lúc bây giờ, mọi người, sau khi leo trèo an 
toàn trên các ngôi nhà dài, ngôi nhà cong và các mái 
nhà, đã đợi ở đó... 

Sau đó, đức Thế Tôn làm mềm voi | Nalagiri bằng tâm 


từ. Sau đó, voi Nàlagiri, được làm mềm ra bởi đức Thế 
Tôn với tâm từ, đã hạ vòi xuống, tiến đến đức Thế Tôn, 








Tôn; đến nơi, đứng lại trước mặt Thế Tôn. 
Thé Tôn tay phải xoa lên trán của voi Nã|ägiri và nói 
với voi Nã|ãgiri những lời kệ... 


Rồi voi _Nalägiri lấy vòi hất lớp bụi trên bàn chân Thế 
Tôn và rác. trén dàu nó, khum xuóng chào, rói buóc lui 
trong lúc vẫn nhìn đức Thé Tôn. 

Sau đó, voi Nã|ãgiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ 
của nó, và như thế, nó đã trở nên thuần phục. 


Cullavagga VII.3.11—12: Vinaya II.194—195, dịch Anh 
P.H. 


L.45 Hàng phục tướng cướp sát nhân Angulimäla 


Đoạn trích này mô tả Phật đã hàng phục tên cướp 
giết người dang làm mọi người sợ hãi như thé nào, và 
sau đó tên cướp xuát gia thọ giới thành tỳ-kheo. Trong 
lúc vua đang tìm cách trắn áp, nhưng thấy tướng cướp 
đã thành tỳ-kheo liền khởi tâm cung kính. 

Ngoài phán tuyén dịch dưới đây, Angulimäla còn tiếp 
tục giúp đỡ một sản phụ đang đẻ khó bằng năng lực 
nói lên sự thật rằng ông chưa bao giờ giết bát cứ ai ké 
từ khi sinh ra, tức là kê từ khi tái sinh trong Thánh đạo. 

Ông tiếp tục tu tập và chứng đạt giác ngộ, mặc dù 
sau bị mọi người chọi đá cho đến chảy máu cùng mình 
khi họ nhận ra ông vón là tướng cướp. 

Đức Phật khuyên ông kham nhẫn chịu đựng điều này 
như là nghiệp quả của những hành động trong quá khứ 
của chính mình, mà nghiệp ấy có thé dẫn tới hàng 
ngàn năm tái sanh trong địa ngục néu ông không hoàn 
toàn cải hóa. 

Đoạn văn hàm chứa thông điệp vé khả năng chuyén 
nghiệp. 


Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của Pasenadi, vua nước 
Kosala, có tên cướp Angulimäla, hung bao, bàn tay váy 
máu, sống bằng sát hại, bạo tàn, không có lòng thương 
hại đối với chúng sanh. 





with a mind of loving kindness, having lowered his 
trunk, approached the Blessed One, and having 
approached, stood in front of him. 

Then the Blessed One, stroking the elephant 
Nalagiri's forehead with his right hand, addressed him 
with verses ... 


Then the elephant Nã|ägiri , having taken the dust of 
the Blessed One's feet with his trunk, having scattered 
it over his head, moved back bowing while he gazed 
upon the Blessed One. 

Then the elephant Nalagiri , having returned to the 
elephant stable, stood in his own place, and it was in 
that way that he became tamed. 


Cullavagga VII.3.11-12: Vinaya 1l.194—195, trans. 
P.H. 


L.45 Taming the murderous bandit Angulimala 
(Finger-garland) 


This passage describes how the Buddha tamed this 
murderous bandit who had terrified everyone else, so 
that he then ordained as a monk, and a king seeking to 
overcome him came to respect him as a monk. 

Beyond the section below, Anñgulimala goes on to 
help a woman with a difficult childbirth by the power of 
his truth-utterance that he had never killed anyone 
since his birth — i.e. since his birth as a noble person. 

He goes on to attain awakening, though later he 
becomes bloodied from people throwing things at him 
when they recognise him. 

The Buddha urges him to patiently endure this as the 
karmic results of his past actions, which would have led 
to thousands of years in a hellish rebirth if he had not 
radically changed his ways. 

The passage contains a message about the 
reformability of criminals. 


Now on that occasion there was a bandit in the 
territory of King Pasenadi of Kosala named Angulimala, 
who was murderous, bloody-handed, given to blows 
and violence, merciless to living beings. 


197 





Sau khi tiến đến, đứng trước ngài. 
Sau đó, đức Thé Tôn, chạm vào trán của voi Nã|ãgiri 
bằng tay phải, goi nó băng các câu kệ sau... 


Sau đó, voi Nàlagiri, sau khi phüi bụi ở chân đức Thé 
Tôn bằng vòi của mình, đã phủi phủi đầu của mình, đã 
lùi về sau cúi lạy trong khi vẫn nhìn chằm chằm hướng 
về đức Thế Tôn. 

Kế đến, voi Nalagiri, sau khi trở lại voi thuần phục, 
đứng tại nơi của chính mình và đó là cách nó được 
thuần phục như thế. 


(Tiểu phẩm VII. 3. 11-12: Luật tạng II. 194-195, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


L.45. Thuần phục kẻ cướp giết người Angulimala 
(Vòng Ngón Tay) 


Đoạn này mô tả làm sao đức Phật thuần phục kẻ 
cướp giết người này đã làm khiếp sợ tát các người 
khác để ông sau này trở thành Tỳ-kheo và nhà vua 
đang tìm kiếm chiến thắng ông đến đảnh lễ ông như 
một Tỳ-kheo. 

Vượt trên phán này, Angulimala tiếp tuc giúp người 
phụ nữ có ca đẻ khó bằng năng lực phát ngôn sự thật 
rằng ngài chưa bao giờ giết bát kỳ ai từ khi sinh ra đời, 
nghĩa là từ khi sinh ra là bậc thánh. 

Ngài tiếp tục đạt được giác ngộ, dù sau đó, ngài bị 
cháy máu từ mọi người ném nhiều đồ vật vào khi họ 
nhận ra ngài. 

Đức Phật thúc giục ngài hãy kham nhẫn chịu đựng 
điều này như là kết quả nghiệp của những hành động 
quá khứ của ngài, điều mà lẽ ra phải trải qua hàng 
ngàn năm trong sự tái sinh địa ngục nếu như ngài 
không thay đỗi hoàn toàn các cách của ngài. 

Đoạn văn bao gồm thông điệp vé sự cải tạo những 
người phạm lội. 


Báy giờ có một kẻ cướp trong lãnh thổ của vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) của vương quốc Kosala (Kiều- 
tát-la) tên là Angulimäla, là kẻ giết người, bàn tay dính 
máu, đánh đòn và bạo lực, tàn nhẫn với mọi người. 








Vì tướng cướp này mà làng mạc, thôn áp, thị trấn 
thành hoang phế. Nó chuyên giết người và mang một 
xâu chuỗi làm bằng ngón tay của những người bị giết. 


Rồi thì, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm 
bát vào thành Sàvatthi khát thực. Sau khi khát thực từ 
Sāvatthī trở về, ăn xong, thu dọn tọa cụ, cầm bát, Thé 
Tôn quay trở lại con đường dẫn đến tên cướp 
Angulimäla. 


Những người chăn bò, chăn thú, cày ruộng, và 
những người đi đường, thấy Thế Tôn đang đi trên con 
đường dẫn đến tên cướp Angulimala, liền nói: 'Này Sa- 
môn, chớ có đi trên con đường này. Trên con đường 
này có tên cướp Angulimäla, hung bao, bàn tay váy 
máu... nó mang một xâu chuỗi làm bằng ngón tay 
những người bị giết. 

Trên đường này, khi có mười người, hai mươi người, 
ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người tụ 
họp lại, tụ họp lại rồi mới cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi 
vào tay của tên cướp Angulimala.' Nghe nói vậy, Thế 
Tôn vẫn im lặng, và tiếp tục đi. 


Lần thứ hai... lần thứ ba, các người chăn bò, chăn 
nuôi, cày ruộng, bộ hành... nói với Thế Tôn... [như 
trên]. Khi được nói như vậy đến lần thứ ba, Thế Tôn 
vẫn im lặng, và tiếp tục đi. 


Tên cướp Angulimàla thấy Thế Tôn đang đi đến. 
Trông thấy Ngài, tên cướp nghĩ thầm: “Thật kỳ! Thật hy 
hữu! Con đường này, cho đến mười người, hai mươi 
người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi 
người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng 
vẫn rơi vào tay của ta. 

Nay Sa-môn này lại đến đây, chỉ có một mình, không 
bạn đồng hành, như bị số mệnh dẫn dắt. Sao ta lại 
không giết Sa-môn này?' 


Rồi tên cướp Angulimäla lấy kiếm và khién, deo cung 
và bao tén, di theo sau lung Thé Tôn. Báy giờ Thế Tôn 
thị hiện thần thông lực khiến cho tên cướp Angulimäla, 
dầu cho dốc hết tốc lực đuổi theo mà cũng không thé 





Villages, towns, and districts were laid waste by him. 
He was constantly murdering people and he wore their 
fingers as a garland. 


Then, when it was morning, the Blessed One 
dressed, and taking his bowl and robe, went into 
Savatthi for alms. When he had wandered for alms in 
Savatthr and had returned from his alms-round, after 
his meal he set his resting place in order, and taking his 
bowl and robe, set out on the road leading towards 
Angulimala. 


Cowherds, shepherds, ploughmen, and travellers 
saw the Blessed One walking along the road leading 
towards Angulimala and told him: 'Renunciant, do not 
take this road. On this road is the bandit Angulimala, 
who is murderous, bloody-handed ... he wears their 
fingers as a garland. 

Men have come along this road in groups of ten, 
twenty, thirty, and even forty, but still they have fallen 
into Angulimala's hands. When this was said the 
Blessed One went on in silence. 


For the second time ... for the third time the 
cowherds, shepherds, ploughmen, and travellers ... 
told this to the Blessed One... [as before]. When this 
was said for a third time, still the Blessed One went on 
in silence. 


The bandit Angulimala saw the Blessed One coming 
in the distance. When he saw him, he considered: ‘It is 
wonderful, it is marvellous! Men have come along this 
road in groups of ten, twenty, thirty, and even forty, but 
still they have fallen into my hands. 

But now this renunciant | comes alone, 
unaccompanied, as if driven by fate. Why shouldn't I 
take this renunciant's life?’ 


Angulimala then took up his sword and shield, 
buckled on his bow and quiver, and followed close 
behind the Blessed One. Then the Blessed One 
performed such a feat of supernormal power that the 


198 





Các làng mac, thi trán và quàn huyén bi bó hoang bởi 
ông. Ông luôn luôn giết hại và đeo các ngón tay của họ 
như tràng hoa. 


Sau đó, vào một buói sáng, đức Thế Tôn đắp y, lấy 
binh bát và y ngoài, đi vào thành Sävatthï dé khát thực. 
Khi ngài vân du khát thực ở Savatthi, rồi trở về khi khát 
thực xong, sau bữa ăn, ngài thiết đặt nơi nghỉ ngơi 
theo trật tự và rồi lấy bình bát và y, khởi hành lên 
đường tiến về hướng của Angulimäla. 


Những người chăn bò, chăn cừu, đi cày và du hành 
thấy đức Thế Tôn đang đi dọc con đường hướng đến 
Angulimäla rồi nói với ngài: “Này sa-món, chớ đi vào 
đường này. Trên đường này có kẻ cướp Angulimala, là 
kẻ giết người, bàn tay dính máu... hắn deo các ngón 
tay của ho nhu tràng hoa. 

Nhiều người dà di doc theo đường này theo từng 
nhóm mười, hai mươi, ba mươi, thậm chí bón mươi, 
nhung họ vẫn thất bại dưới bàn tay của Añgulimäla.” 
Khi điều này được nói, đức Thế Tôn tiếp tục đi trong im 
lặng. 


Lần thứ hai... Lần thứ ba Những người chăn bò, 
chăn cừu, đi cày và du hành... nói điều này với đức 
Thế Tôn... [như trước]. Khi điều này được nói lần thứ 
ba, đức Thế Tôn vẫn tiếp tục đi trong im lặng. 


Kẻ cướp Angulimäla thấy đức Thế Tôn đến từ xa. Khi 
hắn thấy ngài, hắn suy xét: “Thật tuyệt vời! Thật tuyệt 
diệu! Nhiều người đã đi dọc theo đường này theo từng 
nhóm mười, hai mươi, ba mươi, thậm chí bốn mươi, 
nhưng họ vẫn thất bại dưới bàn tay của ta. 

Nhưng bây giờ, tên sa-môn này lại đến một mình, 
không người đồng hành, như thể đã tới số rồi. Tại sao 
ta không lấy mạng của tên sa-món này nhi?" 


Angulimala sau đó, lầy kiếm, khiên rồi bó cung tên, đi 
theo đằng sau đức Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn thực 
hiện nhanh nhẹn một năng lực thần thông như thể tên 
cướp, mặc dù di bó nhanh nhất hắn có thể, không thé 








bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc độ bình thường. 


Tên cướp Angulimäla bèn nghĩ thầm: 'Thát kỳ diệu! 
Thật hy hữu thay! Trước ta từng đuổi theo con voi 
đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy 
và bắt kip nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp 
nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. 

Nay dầu cho dốc hết tốc lực đuổi theo mà ta cũng 
không thể bắt kịp sa-môn này đang đi với tốc lực bình 
thường! 


Rồi tên cướp Angulimala dừng lại và goi Thế Tôn, 
'Dừng lại, sa-môn! Dừng lại, sa-món" 


(Thế Tôn đáp): 'Angulimala, Ta đã dừng rồi! Và 
ngươi hãy dừng lại 

Tên cướp Angulimäla nghĩ thầm: ‘Các sa-món Thích 
tử này là những người nói sự thật, nhận sự thật. Và 
Samôn này mặc dù đang đi, nhưng lại nói: 
“Angulimäla, Ta đã đứng lại rồi Và ngươi hãy đứng 
lại!” Vậy ta hãy hỏi sa-môn này.’ 

Rồi tên cướp Añgulimäla hỏi Thế Tôn bằng bài kệ: 


'Ông đi mà lại nói: “Ta đã đứng lại rồi”, 
Tôi đứng, ông lại nói: “Sao ngươi không đứng lại?” 
Này sa-môn, tôi hỏi, ý nghĩa của điều này, 


Ông đã dừng, là sao? Tôi chưa dừng, là sao?’ 

— Angulimäla, Ta đã dừng lại tôi, 

Với tát cả chúng sanh, Ta từ bỏ bạo lực, 

Còn ngươi với hữu tình, không tự biết kiêm ché, Do 
vậy, Ta đã dừng, còn ngươi chưa dừng lai." 


— 'Ói, Đại Tiên tôn kính, cuối cùng vào Đại lâm. Vì 
con nói kệ Pháp. Con sẽ mãi bỏ ác.’ 





bandit Angulimala, though walking as fast as he could, 
could not catch up with the Blessed One, who was 
walking at his normal pace. 


Then the bandit Angulimala considered: 'It is 
wonderful, it is marvellous! Formerly | could catch up 
even with a swift elephant and seize it; | could catch up 
even with a swift horse and seize it; | could catch up 
even with a swift chariot and seize it; | could catch up 
even with a swift deer and seize it; 

but now, though | am walking as fast as | can, I 
cannot catch up with this renunciant, who is walking at 
his normal pace" 


Then the bandit Angulimala stopped and called out to 
the Blessed One, ‘Stop, renunciant! Stop renunciant! 

(The Blessed One replied:) 'Angulimala, | have 
stopped, you stop too.' 

Then the bandit Angulimala considered, ‘These 
renunciants, the Sakyans, speak truth, assert truth; but 
though this renunciant is still walking, he says: 
"Angulimala, | have stopped, you stop too." Suppose I 
question this renunciant.' 

Then the bandit Angulimala addressed the Blessed 
One in verses thus: 


'Renunciant, while you are walking, you tell me you 
have stopped; but now, when I have stopped, you say I 
have not stopped. Renunciant, | ask you now about the 
meaning: How is it that you have stopped and ! have 
not?' 


Angulimala, | have stopped forever, | abstain from 
violence towards living beings; but you have no 
restraint towards things that live: That is why I have 
stopped and you have not.' 


'Oh, at long last this renunciant, a venerated sage, 
has come to this great forest for my sake. Having heard 
your stanza teaching me Dhamma, I| will indeed 
renounce evil forever.’ 


199 





bắt kịp đức Thé Tôn được, người chỉ đi bộ với tóc độ 
bình thường. 


Sau đó, kẻ cướp Angulimäla suy xét: “Thật tuyệt vời! 
Thật tuyệt vời! Trước đây ta có thể bắt kịp thậm chí 
một con voi chạy nhanh và nắm lấy nó; ta có thể bắt 
kịp thậm chí một con ngựa chạy nhanh và nắm lấy nó; 
ta có thể bắt kịp thậm chí một xe ngựa chạy nhanh và 
nắm lấy nó; ta có thể bắt kịp thậm chí một con nai chạy 
nhanh và nắm lấy nó; 

nhưng bây giờ, mặc dù ta chạy nhanh nhát có thể, ta 
cũng không thể bắt kịp vị sa-môn này, người chỉ đi với 
tốc độ bình thường. 


Sau đó, kẻ cướp Angulimala dừng lại rồi kêu lớn đức 
Thê Tôn: “Dừng lại, Sa-môn! Dừng lại, Sa-môn!” 


(Đức Thế Tôn trả lời:) “Này Angulimala! Ta đã dừng 
lại, con cũng dừng lai." 

Sau đó, kẻ cướp Angulimäla suy xét: “Các sa-món, 
Thích-ca, nói sự thật, xác quyết sự thật; nhưng dù vị 
sa-món này vẫn còn dang đi mà ngài nói: “Này 
Angulimäla! Ta đã dừng lại, con cũng dừng lại.” Giả sử 
ta sẽ hỏi vị sa-môn này.” 

Sau đó, kẻ cướp Angulimala gọi đức Thế Tôn bằng 
những bài kệ như sau: 


“Này sa-món, trong khi ngài dang di, ngài nói tôi ngài 
đã dừng lại; nhưng giờ, trong khi tôi đã dừng lại, ngài 
nói tôi chưa dừng lại. Này sa-môn, tôi hỏi ngài về ý 
nghĩa đó bây giờ: Sao lại như thé, ngài đã dừng còn tôi 
chưa dừng?” 


“Này Angulimala, ta đã dừng mãi mãi, ta dừng sự 
bạo lực với chúng sanh; nhưng con chưa kiềm chế đối 
với những sinh vật sống: Đó là lý do tại sao ta đã dừng 
còn con chưa dừng.” 


“Ô! Giờ phút cuối cùng vị Sa-món này, bậc thánh khả 
kính, đã dén khu rừng to lớn này vì lợi ích cho ta. Sau 
khi nghe bài kệ của ngài dạy con Pháp, con sẽ thật sự 
từ bỏ việc ác mãi mãi. ” 








Nói xong, tên cướp liền quăng gươm và vũ khí xuống 
hô; rôi đảnh lễ dưới chân đức Thiện Thệ, và xin được 
xuất gia.99 


Đức Phật, vị Đại Tiên đại bị, Thầy dạy của trời và 
người, gọi Angulimala: 'Dén đây, tỳ-kheo.' Angulimala 
bây giờ thành tỳ-kheo. 


Sau đó, Thế Tôn, với tôn giả Añgulimäla báy giờ là 
thị giả, bắt đầu du hành đi đến Sāvatthī. Lần hồi đến 
Savatthi; tại đây, Phật trú trong vườn ông 
Anäthapindika (Cấp Cô Độc), rừng Jeta (Thệ-đa). 


Lúc bấy giờ, một số đông quần chúng tụ họp trước 
cửa nội cung của vua Pasenadi, cao tiếng, lớn tiếng 
nói: 

"Tàu đại vương, trong lãnh thô của đại vương có tên 
cướp tên Aigulimäla, là kẻ sát nhân hung bao, bàn tay 
váy máu, sông báng sát hai, bao tàn, khóng có lóng 
thương hai đối với chúng sanh. Vì tướng cướp này mà 
làng mạc, thôn ấp, thị trấn thành hoang phế. Nó 
chuyên giết người và mang một xâu chuỗi làm bằng 
ngón tay của những người bị giết. Đại vương, hãy tiêu 
trừ nó 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm 
trăm con ngựa, sáng sớm di ra khỏi Savatthi, di đến 
tăng viện, ngự xe đến chỗ xe còn đi được, rồi xuống 
xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi xứ 
Kosala đang ngồi một bên: 

Đại vương, phải chăng vua Seniya Bimbisära xứ 
Magadha, hay những người Licchavr ở Vesali, hay 
những vua thù địch nào khác, đang tấn công Đại 
vương?” 

'Bạch Thế Tôn, không phải vua Seniya Bimbisära xứ 
Magadha, hay những người Licchavr ở Vesall, hay 
những vua thù địch nào khác, đang tấn công. 

Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con, có tên cướp 
Angulimäla, là kẻ sát nhân hung bao, bàn tay váy 
máu,... Bach Thế Tôn, nhung con chưa thể triệt hạ nó.' 





So saying, the bandit took his sword and weapons 
and flung them in a gaping chasm's pit; the bandit 
worshipped the Fortunate One's feet, and then and 


there asked for the going forth. 99 


The awakened one, the sage of great compassion, 
the teacher of the world with all its gods, addressed him 
with these words: 'Come, monk.' And that was how he 
came to be a monk. 


Then the Blessed One set out to wander back to 
Savatthr with Angulimala as his attendant. Wandering 
by stages, he eventually arrived at Savatthi, and there 
he lived at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's 
Park. 


Now at that occasion great crowds of people were 
gathering at the gates of King Pasenadi's inner palace, 
very loud and noisy, crying: 

‘Sire, the bandit Angulimala is in your territory; he is 
murderous, bloody-handed, given to blows and 
violence, merciless to living beings! Villages, towns, 
and districts have been laid waste by him! He is 
constantly murdering people and he wears their fingers 
as a garland! The king must put him down! 


Then in the middle of the day King Pasenadi of 
Kosala drove out of Sāvatthī with a cavalry of five 
hundred men and set out for the park. He drove thus as 
far as the road was passable for carriages, and then he 
dismounted from his carriage and went forward on foot 
to the Blessed One. After paying homage to the 
Blessed One, he sat down at one side, and the Blessed 
One said to him, 

‘Great King, what is it? Is the king Seniya Bimbisara 
of Magadha attacking you, or the Licchavis of Vesali, or 
other hostile kings?' 

‘Venerable sir, the king Seniya Bimbisara of 
Magadha is not attacking me, nor are the Licchavis of 
Vesali, nor are other hostile kings. 

But there is a bandit in my territory named 
Angulimala, who is murderous, bloody-handed 


200 





Nói nhu vày xong, tén cuóp này láy kiém và vü khí 
ném xuóng hó sáu vuc thẳm; tên cướp đảnh lễ dưới 
chân bậc Thiện Thệ, rồi sau đó, xin ngài cho xuất 
gia.68 


Bậc tỉnh thức, bậc thánh đại bi, bậc thầy của thế gian 
của tất cả vị trời, đã gọi ông bằng những lời: “Hãy đến, 
này Tỳ-kheo.” Và đó là cách mà ngài trở thành một vị 
Tỳ-kheo. 


Sau đó, đức Thế Tôn khởi hành vân du trở lại thành 
phố Sàvatthi với Angulimala làm thị giả. Vân du nhiều 
đoạn đường, ngài dần dần đến Savatthi và ở đó, ngài 
cư ngu tại Tinh xá Kỳ Viên (Jefa), vườn của ông Cấp 
Cô Độc (Anathapindika). 


Bây giờ, lúc bấy giờ, nhiều đám đông tập hợp tai các 
cửa nội thành của vua Pasenadi, la lớn và ôn ào, khóc 
than: 

“Đại vương, tên cướp Angulimala dang ở trong lãnh 
thó của ngài; hắn là kẻ giết người, bàn tay dính màu, 
đánh đòn và bạo lực, tàn nhẫn với mọi người. Các làng 
mạc, thị trán và quận huyện bị bỏ hoang bởi hắn. Hắn 
luôn luôn giết hại và hắn đeo các ngón tay của họ như 
tràng hoa! Nhà vua phải trừng trị hắn!” 


Sau đó, vào giữa ngày vua Pasenadi của vương 
quốc Kosala di ra khỏi thành Sãvatthï đoàn ky binh 
năm trăm người và tiến đến tinh xá. Ngài đi như thế xa 
đến con đường có thể đi được dành cho xe ngựa, rồi 
sau đó, vua xuống ngựa, đi bộ đến đức Thế Tôn.Sau 
khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vua ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn nói với vua 

“Đại vương, điều đó là gì? Có phải vua Seniya 
Bimbisära (Tàn-bà-sa-la) của vương quốc Magadha 
(Ma-kiệt-đà) tấn công ngài, hay các vị Licchavi của 
Vesali, hay các vị vua thù dich khác?" 

“Bạch đại đức ngài không phải vua Seniya 
Bimbisära (Tần-bà-sa-la) của vương quốc Magadha 
(Ma-kiệt-đà) tấn công ngài, cũng không phải các vị 
Licchavi của Vesali, hay các vị vua thù dich khác. 

Mà có một tên cướp trong lãnh thổ của con tên là 








'Dai vương, nếu Đại vương thấy Angulimala đã cao 
bỏ râu tóc, khoác y cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ nói dối, ăn một ngày một bữa, sống 
phạm hạnh, có giới hạnh, có pháp thiện xả; Đại vương 
sẽ xử trí thế nào?” 


Bạch Đại Đức, con sẽ đảnh lễ, đứng dậy nghinh 
đón, mời ngồi, hay cúng dường các thứ y phục, ám 
thực, tọa ngọa cụ, và y dược trị bệnh, hay chúng con 
bảo vệ, hộ trì đúng pháp. 

Nhưng, bạch Thế Tôn, từ đâu một người vô đạo, ác 
giới ác pháp, lại có thể trở thành người có giới hạnh, 
có pháp thiện xảo?” 


Khi ấy Tôn giả Angulimala ngồi cách Thế Tôn không 
xa. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với Pasenadi 
vua xứ Kosala, Đại vương, đây là Angulimäla.' 

Nghe thế, Pasenadi vua xứ Kosala hoảng sợ, kinh 
sợ, lông tóc dựng ngược. Biết như vậy, Thế Tôn nói 
với vua: “Đại vương, chớ có kinh sợ, chớ có kinh so! Ở 
đây, không có gi phải sợ hãi tỳ-kheo áy.’ 

Do thế rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng 
ngược của vua lắng xuống. Vua đến gần tôn giả 
Angulimala và nói, “Thưa tôn giả, có phải tôn giả là 
Angulimala?' “Thưa phải, Dai vương.' “Thưa tôn giả, 
phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc 
dòng ho gi?' “Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng 
họ Gagga, mẫu thân thuộc dòng họ Mantãni.' 

"Thánh giả Gagga, con trai của Mantàn!i, mong tôn 
giả hoan hỷ, tôi muốn cúng dường thánh giả Gagga, 
con trai của MantänT, các thứ y phuc, ám thực, tọa 
ngọa cụ, y dược tri bệnh.' 


Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala là hành giả tu rừng 
(a-lan- nhã trụ), là vị chỉ ăn bằng khát thực, là vị chỉ thọ 
tri y phán tảo, chỉ khoát tay, trả lời rằng: 'Đại vương, 
như vậy đủ rồi, tôi đã có đủ ba y.' 





Venerable sir, | shall never be able to put him down.’ 


‘Great king, suppose you were to see that Añgulimala 
has shaved off his hair and beard, put on the yellow 
robe, and gone forth from the home life into 
homelessness; that he was abstaining from killing living 
beings, from taking what is not given and from false 
speech; that he was eating only one meal a day, and 
was celibate, virtuous, of good character. If you were to 
see him thus, how would you treat him?' 


‘Venerable sir, we would pay respect to him, or rise 
up for him, or invite him to be seated; or we would 
invite him to accept robes, alms-food, a resting place, 
or medicinal requisites; or we would arrange for him 
lawful guarding, defence, and protection. 

But, venerable sir, how could such an immoral man, 
one of evil character, ever have such ethical discipline 
and restraint?' 


Now on that occasion the Venerable Angulimala was 
sitting not far from the Blessed One. Then the Blessed 
One extended his right arm and said to King Pasenadi 
of Kosala, ‘Great king, this is Angulimala.' 

Then King Pasenadi was frightened, alarmed, and 
terrified. Knowing this, the Blessed One told him, 'Great 
king, do not be afraid, do not be afraid. There is nothing 
for you to fear from him.' 

Then the king's fear, alarm, and terror subsided. He 
went over to the Venerable Angulimala and said, 
'Master, are you, venerable sir, really Angulimala?' 
‘Yes, great king.' ‘Venerable sir, of what family is the 
master's father? Of what family is his mother?' 'Great 
king, my father is a Gagga; my mother is Mantani.' 

‘Let the noble Gagga, son of Mantani rest content. | 
shall provide robes, alms- food, resting place, and 
medicinal requisites for the noble Gagga son of 
Mantàni.' 


Now at that time the Venerable Angulimala was a 
forest dweller, an alms-food eater, a refuse-rag wearer, 
and restricted himself to three robes. He replied: ‘Great 
king, enough, my triple robe is complete.' 


201 





Angulimäla, là kẻ giết người, bàn tay nhóm máu... 
Bach dai đức ngài, con sẽ không bao giờ có thê bàt 
hàn duoc. 


"Dai vương, giả sử ngài thấy Angulimäla cao bỏ râu 
tóc, mặc y áo, xuất gia từ bỏ gia đình, sông đời sống 
không gia đình; rằng vị ấy từ bỏ giết hại chúng sanh, từ 
bó láy cüa khóng cho, từ bó ngón ngữ sai trái; ráng vi 
áy án chi mót büra mói ngày, sóng độc thân, có đức 
hạnh, nhân cách tốt. Nếu ngài thấy vị ấy như vậy thì 
ngài sẽ đối xử vị ấy như thế nào?” 


Bạch đại đức ngài, chúng con sẽ đảnh lễ vị ấy, hoặc 
đứng dậy chào vị ấy, hoặc mời vị ấy ngồi; hoặc chúng 
con sẽ mòi vi ấy nhận y áo, thức ăn, nơi nghỉ và các 
nhu yéu thuóc men; hoác chüng con sé sáp xép cho vi 
ấy an toàn đúng luật, phòng hộ và bảo vé. 

Nhưng bạch đại đức ngài, làm sao người phi đạo 
đức như thế, một trong nhân cách xấu ác, lại có thé giữ 
nguyên tắc đạo đức và kiềm chế như thế?” 


Bây giờ, vào lúc đó, đại đức Angulimala đang ngồi 
không xa đức Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn chỉ cánh 
tay phải của mình rồi nói với vua Pasenadi của vương 
quốc Kosala, “Đại vương, đây là Angulimaäla.” 

Sau đó, vua Pasenadi hoảng sợ, hoảng hốt và khiếp 
đảm. Biết điều này, đức Thế Tôn bảo vua, “Này đại 
vương, chớ có sợ hãi, chớ có sợ hãi. Không có gì để 
ngài sợ hãi từ vị ấy. 

Sau đó, sự sợ hãi, hoảng hốt và khiếp đảm của vua 
lắng diệu. Vua đi đến đại đức Angulimäla và nói “Bạch 
thầy, có phải ngài là, đại đức, thực sự là Angulimäla? 
“Vâng, thưa đại vương” “Đại đức ngài, cha của thầy 
thuộc gia đình nào? Mẹ của ngài thuộc gia đình nào?” 
“Thưa đại vương, cha tôi là Gagga; mẹ tôi là MantänI.” 

“Hãy dé thánh Gagga, con của Mantänï nghỉ yên 
lòng. Ta sé cung cáp y áo, thức ăn, noi nghỉ và nhu 
yêu thuốc men cho vi thánh Gagga, con của MantänT 
này." 


Bây giờ, vào lúc. áy, đại đức Angulimäla người trú ở 
rừng, người ăn dó khát thực, người mang gié bó và 
hạn ché chính mình với ba y. Ngài hôi đáp: “Thưa đại 


> s 


vương, đủ rồi, ba y của ta có đủ. 








Rồi vua Pasenadi đi đến gần Thế Tôn, đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên; vua nói: 

'Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, 
làm sao Thế Tôn lại hàng phục người chưa được hàng 
phục, làm cho tịch tĩnh người chưa được tịch tĩnh, dẫn 
tới Niết-bàn người chưa đắc Niết-bàn. 

Bạch Thế Tôn, người mà chúng con đã không thể 
hàng phục bằng vũ lực hay binh khí, Thế Tôn đã có thể 
hàng phục mà không cân đến vũ lực hay binh khí. 
Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có 
nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm.’ 


Angulimala Sutta: Majjhima-nikaya 11l.98—102, dịch 
Anh G.A.S. 


Phật an trú thiền tọa, tán thán tịch tĩnh và tri túc 


L.46 Thiên tọa độc cư 


Trong đoạn này, một bà-la-môn đã kå cho các dé tử 
trẻ của mình rằng trong khi lượm củi, họ đã nhìn tháy 
một vị xuát gia (đức Phật) đang tĩnh tọa ở một khu rừng 
rậm gân đó. 

Do đó ông đến và nói với đức Phật bằng thi kệ. 


"Trong rừng trống, hoang vắng, rừng sâu nhiều sợ 
hãi, thân bât động, vững vàng, tỳ-kheo thiên đẹp thay. 


Không ca hát, nói năng, ân sĩ độc cư rừng; với tôi, 
thật kỳ diệu, Ngài vui sông trong rừng. 


Nguyện sinh ba tầng trời, đồng bạn Thế giới chủ, nên 
Ngài sống rừng hoang, khó hanh dat Phạm thiên?’ 


(Thế Tôn): Nhiều nguyện, nhiều yêu thích, hàng 
cháp nhiều giới loại, tham bởi rễ vô minh: Ta bút rễ tất 
cả. 





King Pasenadi then returned to the Blessed One, and 
after paying respect to him, he sat down at one side 
and said: 

‘Venerable sir, it is wonderful, it is marvellous how the 
Blessed One tames the untamed, brings peace to the 
unpeaceful, and leads to nirvana those who have not 
attained nirvana. 

Venerable sir, we ourselves could not tame him with 
force or weapons. Venerable sir, and now we depart. 
We are busy and have much to do.' 


Angulimala Sutta: Majjhima-nikãya 11.98—102, trans. 
G.A.S. 


The Buddha's meditative 
quietness and contentment 


life and praise for 


L.46 Meditating alone 


In this passage, a brahmin has been told by some of 
his young students that while wood-gathering they have 
seen a renunciant (the Buddha) meditating in a nearby 
woodland thicket. 

He therefore goes there and addresses the Buddha 
in verse. 


'Having entered the empty, desolate forest, deep in 
the woods, where many terrors lurk, with a motionless 
body, steady, lovely, how do you meditate, O monk, so 
beautifully! 


In the forest where no song or music sounds, a 
solitary sage has resorted to the woods! This strikes 
me as a wonder that you dwell with joyful mind alone in 
the woods. 


| suppose you desire the supreme triple heaven, the 
company of the world's divine lord; therefore you resort 
to the desolate forest: You practise penance here for 
attaining Brahma.' 


(The Buddha:) Whatever be the many wishes and 
delights that are always attached to the manifold 
elements, the longings sprung from the root that is 


202 





Vua Pasenadi, sau đó, trở lại đức Thế Tôn, rồi sau 
khi đảnh lễ ngài, vua ngồi xuống một bên rồi nói: 

“Bạch đại đức ngài, thật là vi diệu, thật là tuyệt diệu! 
Làm sao đức Thế Tôn thuần phục những kẻ khó thuần 
phục, đem lại an bình cho nơi không an bình và hướng 
dẫn đến niết-bàn cho những ai chưa đạt được niết- 
bàn. 

Bạch đại đức ngài, chúng con chính mình không thé 
thuần phuc vi ấy bằng vũ lực hay vũ khí. Bạch đại đức 
ngài, bây giờ, chúng con đi đây. Chúng con bận bịu và 
có nhiều việc phải làm.” 

(Kinh Angulimala: Kinh Trung bộ |. 98-102, do 
G.A.S. dịch tiếng Anh). 


CUỘC ĐỜI THIÊN ĐỊNH CỦA PHAT VÀ TÁN THÁN 
VÉ SỰ AN TINH VÀ BIẾT ĐỦ 


L.46. Thiền một mình 


Trong đoạn này, một Bà-la-món được ké từ một số 
thanh niên học trò của mình rằng trong khi thu lượm củi 
họ đã thấy Sa-môn (đức Phát) đang thiên trong bụi cây 
rừng gần đó. 

Cho nên ông đến đó rồi gọi chào đức Phật bằng bài 
kệ. 


“Đi vào trong rừng hoang vắng trống rỗng, sâu vào 
trong rừng gỗ, nơi nhiều sự khiếp sợ án náu, với thân 
bất động, kiên định, khả ái, làm sao ngài thiền, này Tỳ- 
kheo, quá đẹp như vậy! 


Trong rừng không nghe hát nhạc, bậc thánh an trú 
đã cư ngụ trong các khu rừng! Điều này làm thức tỉnh 
ta là điều kỳ diệu (thần thông) rằng ngài cư trú với tâm 
hoan hỷ một mình trong các khu rừng. 


Ta cho rằng ngài mong muốn ba cõi trời tối thượng, 
cộng đồng các vị trời trên thế gian, cho nên ngài cư trú 
trong khu rừng hoang vắng: ngài thực hành khổ hạnh ở 
đây, để đạt được Phạm thiên.” 


(Đức Phật): Bất kỳ điều gì có nhiều ước vọng và hỷ 
lạc thì luôn luôn dính mắc đối với nhiều yếu tó, những 
mong được có động cơ từ gốc không biết. Tất cả ta 








Không nguyện, Ta không chấp; thấy mọi pháp thanh 
tinh; Ta thành vô thượng giác, vô úy, độc thiên tọa, này 
bà-la-món" 


Katthahara Sutta Samyutta-nikaya 1.180—181 <389- 
390», dich Anh G.A.S. 


L.47 Các dé tử lắng nghe 

Trong đoạn này, một du sĩ ngoai dao (phó hành giả) 
có những dé tử ôn ào và nói chuyện nhiều, tiép đức 
Phát và lặp lại với Ngài những lời đôn đãi rằng trong khi 
những vị tôn sư khác bi dé tử chỉ trích mà mát đệ tử, thì 


các đệ tử của Phật vẫn im lặng lắng nghe, và thậm chí 


nếu họ có trở lại đời sống thế tục, họ vẫn tôn kính đức 
Phật vì sự thực hành, và ca ngợi những phâm tánh như 
tri túc. 


Rồi Thế Tôn đi đến lâm viên của một du sĩ ngoại đạo, 
chỗ nuôi chim công. 

Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludäyi đang ngồi cùng với đại 
chúng du sĩ, đang lớn tiếng, to tiếng, lớn giọng, bàn 
luận nhiều chuyện phù phiếm như chuyện vua chúa, 
chuyện cướp trộm, chuyện đại thần, binh lính, chuyện 
tai họa, chuyện chiến tranh, 

chuyện ẩm thực, chuyện y phục, chuyện giường 
nệm, chuyện tràng hoa, chuyện hương liệu, chuyện 
thân tộc, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị 
trấn, chuyện thành phố, chuyện quốc thổ, chuyện phụ 
nữ, chuyện dũng sĩ, chuyện phố phường, chuyện bên 
giếng, chuyện tổ tiên, chuyện tạp thoại, chuyện khởi 
nguyên thế giới, khởi nguyên đại dương, chuyện có 
như vậy không như vậy. 


Rồi du sĩ Sakuludãäyi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền 
khuyến cáo chúng của mình: 'Các bạn, hãy yên lặng, 
chớ ồn ào! 

Kia Sa-môn Gotama đang đến. Tôn giả ấy ưa thích 
yên tĩnh, tán thán yên tính. Nếu thấy đại chúng này yên 
tinh, ông ấy có thé ghé vào đây." Các du sĩ nghe nói 
thày déu im láng. 





unknowing: All | have demolished along with their root. 


| have no wishes, I'm unattached, disengaged; my 
vision of all things has been purified. O brahmin, having 
attained the auspicious, supreme awakening, self- 
confident, | meditate alone.' 


Katthahara Sutta Samyutta-nikaya l.180—181 «389- 
390», trans. G.A.S. 


L.47 Quietly attentive disciples 


In this passage, a non-Buddhist wanderer, who has 
noisy and over-talkative disciples, receives the Buddha 
and repeats to him that he has heard that, while other 
teachers lose disciples who are critical of them, the 
Buddha's disciples are quietly attentive, and even if 
they return to lay life, they remain respectful of the 
Buddha for practising and praising such qualities as 
contentment. 


Then the Blessed One went to the Peacocks’ 
Sanctuary, Wanderers’ Park. 

Now on that occasion the wanderer Sakuludāyin was 
seated with a large assembly of wanderers who were 
making an uproar, loudly and noisily talking many kinds 


of pointless talk, such as talks of kings, robbers, 
ministers, armies, dangers, battles, 
food, drink, clothing, beds, garlands, perfumes, 


relatives, vehicles, villages, towns, cities, countries, 
women, heroes, streets, wells, the dead, trifles, the 
origin of the world, the origin of the sea, whether the 
things are so or are not so. 


Then the wanderer Sakuludāyin saw the Blessed 
One coming in the distance. Seeing him coming afar, 
he requested his own assembly to be quiet thus: ‘Sirs, 
be quiet; sirs, make no noise. 

Here comes the renunciant Gotama. This venerable 
one likes quiet and commends quiet. Perhaps if he 
finds our assembly a quiet one, he will think to join us.’ 
Then the wanderers became silent. 


203 





phá hủy cùng với gốc rễ của chúng. 


Ta không có ước vọng, ta không dính mắc, không 
vướng bận; cài nhìn của ta với tất cả mọi thứ đã được 
thanh tịnh. Này bà-la-môn, sau khi đạt được sự tỉnh 
thức tối thượng, tốt lành, tự tin, ta thiền một mình.” 


(Kinh Katthahàra: Kinh Tương ưng l. 180-181 <389- 
390>, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.47. Các dé tử chú tâm tịch tĩnh 


Trong đoạn này, vị du sĩ ngoại đạo, có các đệ tử nói 
nhiều và òn ào, nhận đức Phật và lặp lại với ngài rằng 
ông đã nghe điều đó, trong khi các bậc đạo sư khác 
mát các dé tử chi trích họ thi các đệ tử của đức Phát 
khá chuyên tám và thậm chí néu họ có trở về đời sóng 
cư sĩ thì họ vẫn con duy trì sự tôn kính đói với đức Phát 
vì sự thực hành và tán thán các đặc tính như biết đủ (tri 
túc). 


Sau đó, đức Thế Tôn đi đến Vườn Công, nơi vườn ở 
của các du sĩ. 

Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayin ngồi giữa hội chúng 
rộng lớn các du sĩ đang làm náo động, lớn tiếng và nói 
năng ồn ào nhiều loại nói chuyện không trong tâm như 
nói về vua chúa, các tên cướp, cận thần, quân đội, các 
sự nguy hiểm, cuộc chiến, 

thức ăn, đồ uống, y phục, giường nằm, tràng hoa, 
nước hoa, bà con, xe có, làng mạc, thị trán, đô thành, 
quốc gia, phụ nữ, anh hùng, đường xá, giếng nước, 
người chết, chuyện vặt, nguồn gốc thế giới, nguồn gốc 
biển cả, liệu rằng những điều đó là vậy hoặc không là 
vậy. 


Sau đó, du sĩ Sakuludayin tháy đức Thế Tôn đến từ 
xa. Thấy ngài đến từ xa, ông yêu cầu chính hội chúng 
của mình nên im lặng như sau: “Các vị, xin giữ im lặng; 
các vị, xin đừng làm ôn. 

Sa-môn Gotama đến đây. Vị đại đức này thích sự 
yên tĩnh và khen ngợi sự yên tĩnh. Có lẽ nếu ngài tìm 
thấy hội chúng của chúng ta yên tĩnh thì ngài nghĩ sẽ 
gia nhập chúng ta.” Sau đó, các du sĩ trở nên im lặng. 








Rồi Thế Tôn đi đến chỗ du sĩ Sakuludáyi. 
Sakuludäyi nói với Thế Tôn: “Tôn giả, mời vào! Xin 
chào mừng tôn giả! Lâu rồi Đại Đức mới có dịp đến 
đây. 

Tôn giả, mời ngồi; đây là chỗ ngồi soạn sẵn.' Thế 
Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Sakuludäyi 
chọn một chỗ ngồi thấp hơn rồi ngồi xuống một bên. 

Báy gió, Thé Tón nói vói du sĩ: 'Udayi, các vi nay tụ 
hội ở đây, đang bàn luận vấn đề gì? Và câu chuyện gì 
giữa các vi bi gián doan?' 


“Tôn giá, hãy dé sang một bên câu chuyện mà chúng 
tôi đang ngồi bàn luận ở đây, Thế Tôn có thể nghe 
chuyện đó sau. 

Đại Đức, trong những ngày gần đây, nhiều nhóm sa- 
môn, bà-la-môn cùng tụ hội, và cùng ngồi bàn luận tại 
luận nghị đường, vấn đề này được nêu lên: 

“Thật lợi ích thay cho dân chúng Añga và Magadha 
khi có những vị sa-môn, bà-la-môn là những vị thượng 
thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ chúng, tôn sư 
của đồ chúng, là vị giáo tổ có danh tiếng của một giáo 
phái, được quần chúng tôn sùng là Thánh, nay đã đến 
Ràjagaha dé an cư trong mùa mưa... 

[Nhiều vị thượng thủ các phái được nêu tên trong 
Kinh, và nhiều người trong số môn đệ của họ đã chỉ 
trích họ rồi rời bó.] 


Đồng thời, có người nói như sau: “Sa-môn Gotama 
này là thượng thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ 
chúng, tôn sư của đồ chúng, là vi giáo tó có danh tiếng 
của một giáo phái, được quần chúng tôn sùng là 
Thánh. Vị này được các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng, sống 
nương tựa Ngài. 

Có lần, khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho 
hội chúng hàng trăm người, trong đây, có một đệ tử 
của Sa-môn Gotama tằng hắng. Một vị đồng phạm 
hạnh dùng đầu gối thúc vào người ấy và nói: 'Tôn giả 
hãy yên lặng; tôn giả chớ có làm ồn; đức Thế Tôn, Tôn 
Sư của chúng ta, đang thuyết pháp.’ 


Du sĩ 





The Blessed One went to the wanderer Sakuludäyin, 
who said to him: 'Let the venerable one come! 
Welcome to the venerable one! It is long since the 
venerable one found an opportunity to come here. 

Let the venerable one be seated; this seat is ready.' 
The Blessed One sat down on the seat made ready, 
and the wanderer Sakuludayin took a low seat and sat 
down at one side. 

When he had done so, the Blessed One asked him: 
'Udayin, for what discussion are you sitting together 
here now? And what was your discussion that was 
interrupted?' 


‘Venerable sir, let be the discussion for which we are 
now sitting together here. The Blessed One can well 
hear about it later. 

Venerable sir, in recent days when renunciants and 
brahmins of various sects have been gathering 
together and sitting together in the debating hall, this 
topic has arisen: 

"It is a gain for the people of Ahga and Magadha that 
these renunciants and brahmins, heads of orders, 
heads of groups, teachers of groups, well-known and 
famous founders of sects regarded by many as saints, 
have to spend the rainy season at Rãjagaha ... 

[Various sect leaders are mentioned by name, and 
then it is said that many of their disciples had left them 
after criticising them.] 


And some said this: “This renunciant Gotama is the 
head of an order, the head of a group, the teacher of a 
group, the well-known and famous founder of a sect 
regarded by many as a saint. He is honoured, 
respected, revered, and venerated by his disciples, and 
his disciples live in dependence on him, honouring and 
respecting him. 

Once the renunciant Gotama was teaching his 
Dhamma to an assembly of several hundred followers 
and there a certain disciple of his cleared his throat. 
Thereupon one of his companions in the holy life 
nudged him with his knee to indicate: ‘Venerable one, 
be quiet, make no noise; the Blessed One the teacher 
is teaching us the Dhamma.’ 


204 





Đức Thé Tôn đi đến du sĩ Sakuludayin, người đã nói 
với ngài: “Hãy dé dai đức ấy đến! Hãy chào mừng đại 
đức ấy! Đã lâu rồi đại đức ây mới tìm cơ hội đến đây. 

Hãy để đại đức ấy ngồi; chỗ ngồi này đã sẵn sàng." 
Đức Thé Tôn ngồi xuóng chó ngôi đã duoc chọn sẵn 
và du sĩ Sakuludayin lấy chỗ thấp hơn rồi ngồi xuống 
một bên. 

Khi ông làm vậy xong, đức Thế Tôn mới hỏi ông: 
“Này Udayin, các ông cùng nhau ngồi đây đang thảo 
luận điều gì? Điều gì các ông thảo luận bị tạm dừng?” 


Bạch đại đức ngài, hãy để cuộc thảo luận vì điều 
chúng tôi đang cùng ngồi ở đây. Đức Thế Tôn có thé 
nghe về nó sau. 

Bạch đại đức ngài, trong những ngày gần đây, khi 
các Sa-môn, Bà-la-môn của nhiều trường phái khác 
nhau đã tập hợp cùng nhau và ngồi lại nhau trong hội 
trường tranh luận, chủ đề này được nêu ra: 

“Thật là điều lợi cho người dân Anga và Magadha mà 
nơi đó các Sa-môn, Bà-la-môn, các vị đứng đầu tăng 
đoàn, đứng đầu hội nhóm, các bậc đạo sư các phái, 
các giáo chủ sáng lập nói tiếng, ai cũng biết được 
nhiều người xem là các bậc thánh, phải trải qua mùa 
mưa ở Vương Xá (Ràjagaha)... 

[Nhiều vị lãnh đạo khác nhau được đề cập bằng tên, 
rồi sau đó, mọi người nói rằng nhiều trong số các đệ tử 
của họ đã rời khói ho sau khi chỉ trích ho.] 


Một số vị nói điều này: “Sa-môn Gotama này là vị 
lãnh đạo một tăng đoàn, là người đứng đầu một hội 
chúng, là bậc đạo sư của một hội chúng, là bậc sáng 
lập tông phái nói tiếng, được nhiều người biết đến, 
được nhiều người xem là bậc thánh. Ngài được tôn 
kính, tôn trọng, cung kính và đảnh lễ bởi các đệ tử ngài 
và các đệ tử ây sông phụ thuộc vào ngài, cung kính và 
tôn trọng ngài. 

Có làn Sa-môn Gotama đang giảng pháp đến hội 
chúng có hàng trăm tín đồ và ở đó, có một đệ tử ngài 
táng háng có hong. Ngay sau dó, mót trong số người 
đồng học với vị ây trong đời sống thánh hạnh đã thúc vị 
ây bằng đầu gói để chỉ rằng: “Đại đức, xin giữ yên lặng, 
đừng có làm ồn; đức Thế Tôn, bậc đạo sư đang dạy 








Khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng 
hàng trăm người, khi ây không một tiếng tằng hắng, 
không một tiếng ho giữa các đệ tử. Vì bấy giờ một đại 
chúng đông đảo đang ngóng trông, chờ mong rằng: 
‘Chúng ta hãy ở đây dé nghe Thế Tôn thuyết pháp. 

Cũng như có người tại ngã tư đường, đang vắt mật 
ong nguyên chất, cũng vậy, một đại chúng đông đảo 
đang trông ngóng, chờ mong, khi sa-môn Gotama đang 
thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm đệ tử, khi ấy 
không một tiếng tằng hắng, không một tiếng ho giữa 
các đệ tử của Ngài. 

Vì bấy giờ một đại chúng đông đảo đang ngóng 
trông, chờ mong rằng: 'Chúng ta hãy ở đây để nghe 
Thế Tôn thuyết pháp.’ 


Các đệ tử ấy sau khi tranh luận với các đồng phạm 
hạnh, bèn từ bỏ học xứ, trở về đời sống thế tục, những 
người này vẫn tán thán Tôn sư, tán thán Pháp, và 
Tăng; ho tự khiển trách mình, không khiển trách người 
khác: 

'Chính chúng ta không may mắn, thiếu phước, mặc 
dầu chúng ta đã xuất gia trong Pháp và Luật được 
khéo thuyết như vậy mà không thể sống theo phạm 
hạnh thuần nhất viên mãn, thanh tịnh, cho đến trọn 
doi. Họ trở thành những người giữ vườn chùa, hay 
những ưu-bà-tắc tho trì năm giới. 100 

Như vậy, Sa-môn Gotama được các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, sùng kính, sống nương tựa Ngài, 
cung kính, tôn trọng Ngài.' 


‘Này Udāyi, ông thấy noi Ta có bao nhiêu phẩm tính 
mà do các phẩm tính này, các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, sùng kính, và sống nương tựa Ta, cung 
kính, tôn trọng Ta?” 


Thưa Đại Đức, tôi thấy nơi Thế Tôn có năm phẩm 
tính, do năm phám tính này mà các đệ tử cung kính, 





When the renunciant Gotama is teaching the 
Dhamma to an assembly of several hundred followers, 
on that occasion there is no sound of his disciples' 
coughing or clearing their throats. For then that large 
assembly is poised in expectancy: 'Let us here the 
Dhamma the Blessed One is about to teach.’ 

Just as though a man were at a crossroads pressing 
out pure honey and a large group of people were 
poised in expectancy, so too, when the renunciant 
Gotama is teaching the Dhamma to an assembly of 
several hundred followers, on that occasion there is no 
sound of his disciples’ coughing or clearing their 
throats. 

For then that large assembly is poised in expectancy: 
‘Let us hear the Dhamma the Blessed One is about to 
teach.' 


And even those disciples of his who fall out with their 
companions in the holy life and abandon the training to 
return to the low life, even they praise the Blessed One 
and the Dhamma and the community; they blame 
themselves instead of others, saying: 

"We were unlucky, we have little beneficial karma; for 
though we went forth into homelessness in such a well- 
proclaimed Dhamma, we were unable to live the 
perfect and pure holy life for the rest of our lives.' 
Having become monastery attendants or lay followers, 


they undertake and observe the five precepts. ! 00 

Thus the renunciant Gotama is honoured, respected, 
revered, and venerated by his disciples, and his 
disciples live in dependence on him, honouring and 
respecting him.’ 


'Udayin, how many qualities do you see in me 
because of which my disciples honour, respect, revere, 
and venerate me, and live in dependence on me, 
honouring and respecting me?' 


"Venerable sir, | see five qualities in the Blessed One 
because of which his disciples honour, respect, revere, 


205 





chüng ta Pháp." 


Khi sa-món Gotama dang thuyét pháp cho hói chüng 
có hàng trám tín đồ, lúc đó sẽ không có âm thanh ho 
hay tằng háng có họng từ các đệ tử của ngài. Vi lúc đó 
hội chúng lớn áy đang trong tư thế sẵn sàng mong đợi: 
“Chúng ta hãy ở đây, vì pháp mà đức Thế Tôn sắp 
thuyết.” 

Cũng giống như người đàn ông ở ngã tư đường 
đang vắt mật ong thuần tịnh và một nhóm người lớn 
đang trong tư thế sẵn sàng mong đợi, cũng vậy, khi 
Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng có 
hàng trăm tín đồ, lúc đó sẽ không có âm thanh ho hay 
táng hắng có họng từ các dé tử của ngài. 

Vì lúc đó hội chúng lớn ấy đang trong tư thế sẵn 
sàng mong đợi: “Chúng ta hãy ở đây, vì pháp mà đức 
Thế Tôn sắp thuyết.” 


Thậm chí các đệ tử đó của ngài sa ngã với các đồng 
học trong đời sống thánh hạnh và từ bó tu tập dé trở về 
đời sống thế tục thì họ vẫn tán thán đức Thế Tôn, pháp 
và Tăng đoàn; họ tự khiển trách mình thay vì khiển 
trách người khác, nói rằng: 

“Chúng ta không may mắn, chúng ta có ít nghiệp 
lành; vì mặc dù chúng ta xuất gia trong đời sống không 
gia đình trong chánh pháp được khéo thuyết nhu thé, 
nhưng chúng ta không thể sống một đời sống thánh 
hạnh hoàn hảo và thanh tịnh cho những đời sống còn 
lại được.” Sau khi trở thành người phụ giúp tu viện hay 
cư sĩ tại gia, họ vẫn thực hành giữ năm điều đạo 
đức.89 

Do đó, Sa-môn Gotama được tôn kính, tôn trọng, 
cung kính và đảnh lễ bởi các đệ tử ngài và các đệ tử 
ấy sống phụ thuộc vào ngài, cung kính và tôn trọng 
ngài. 


“Này Udayin, có bao nhiêu đặc tính ông thấy trong ta 
bởi vì chúng mà các đệ tử ta tôn trọng, cung kính, đảnh 
lễ và tôn kính ta và sống phụ thuộc vào ta, cung kính 
và tôn trọng ta?” 


“Bạch đại đức ngài, tôi thấy năm đặc tính trong đức 
Thê Tôn mà vì đó các đệ tử vị ây tôn trọng, cung kính, 








tôn trọng, kính lễ, sùng kính, và các đệ tử sống nương 
tựa Ngài, cung kính, tôn trọng Ngài. 

Năm đức tính ấy là gi? 

Thưa Đại Đức, Ngài ăn ít và tán thán hạnh ăn ít; đây 
là phẩm tính thứ nhất tôi thấy nơi Thế Tôn, do phẩm 
tính này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, sùng 
kính, và các đệ tử sống nương tựa Ngài, cung kính, tôn 
trọng Ngài. 

Thưa Đại Đức, Ngài biết đủ với bất cứ loại y nào và 
tán thán hạnh biết đủ với bát cứ loai y nào... 

Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và 
tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực 
nào... 

Thế Tôn biết đủ với bất cứ tọa ngọa cụ nào và tán 
thán hạnh biết đủ với bất cứ tọa ngọa cụ nào... 

Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly... 

Thưa Đại Đức, tôi thấy năm phẩm tính này nơi Thế 
Tôn, do năm phẩm tính này các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, sùng kính, và các đệ tử sống nương tựa 
Ngài, cung kính, tôn trọng Ngài. 


Maha-sakuludayi Sutta: Majjhima-nikaya ll.1—7, dich 
Anh G.A.S. 


L.48 Mót con voi tim chó dóc cw phuc vu Phát 


Đoạn này kå chuyện khi đức Phát di vào rừng sóng 
một minh, sau khi không thé hòa giải một só ty-kheo 
tranh cháp nhau ở Kosambi. 

Ngài được con voi đực cũng tìm chỗ độc cư phục vụ. 


Trong khi tuần tự du hành, Thế Tôn đi đến 
Párileyyaka, tạm trú trong khu rừng cây được bảo vệ 
(Hộ tự lâm), dưới gốc cây Sala xinh dep. Khi Ấy, Thế 
Tôn trong khi độc cư nhàn tinh ở nơi thanh văng, ý 
nghĩ như vầy đã khởi lên: 

“Trước đây, bị quấy rầy bởi các tỳ-kheo ở Kosambr 
ấy, là những người gây xung đột, tranh chấp... Ta 
không được an trú thoải mái; nhưng bây giờ, Ta một 





and venerate him, and live in dependence on him, 
honouring and respecting him. 

What are the five? 

Venerable sir, the Blessed One eats little and 
commends eating little; this | see as the first quality of 
the Blessed One because of which his disciples 
honour, respect, revere, and venerate him, and live in 
dependence on him, honouring and respecting him. 

Venerable sir, the Blessed One is content with any 
kind of robe and commends contentment with any kind 
of robe ... 

the Blessed One is content with any kind of alms- 
food and commends contentment with any kind of 
alms-food ... 

the Blessed One is content with any kind of resting 
place and commends contentment with any kind of 
resting place ... 

the Blessed One 
seclusion ... 

Venerable sir, these are the five qualities | see in the 
Blessed One because of which his disciples honour, 
respect, revere, and venerate him, and live in 
dependence on him, honouring and respecting him. 


is secluded and commends 


Mahā-sakuludāyi Sutta: Majjhima-nikaya lI.1—7, trans. 
G.A.S. 


L.48 Attracting help from an elephant who also 
sought solitude 


This passage comes at a time when the Buddha had 
gone off into the forest for some solitude, after having 
experienced some quarrelling and disputing monks at 
Kosambi. 

He receives help from a bull-elephant also seeking 
solitude. 


Walking on tour in due course the Blessed One 
arrived at Pãrileyya, and stayed there in the Guarded 
Woodland Thicket at the root of a lovely sal-tree. Then 
when the Blessed One was meditating in private, a 
reasoning arose in his mind thus: 

‘Formerly, beset by those monks of Kosambi, makers 
of strife, makers of quarrels ... | did not live in comfort; 
but now that | am alone with no other, | am living in 


206 





dành lễ và tôn kính vị ấy và sống phu thuộc vào vị ấy, 
cung kính và tôn trọng vị ấy. 

Những gì là năm? 

Đại đức ngài, đức Thế Tôn ăn ít và khen ngợi việc ăn 
ít; đây tôi thấy là đặc tính đầu tiên của đức Thế Tôn mà 
vì đó các đệ tử vị ấy tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và 
tôn kính vị ấy và sống phụ thuộc vào vị ấy, cung kính 
và tôn trọng vị ấy. 

Bạch đại đức ngài, đức Thế Tôn biết đủ với bất kỳ 
loại y phục nào và khen ngợi việc biết đủ với bất kỳ loại 
y phục nào... 


đức Thế Tôn biết đủ với bát kỳ nơi nghỉ nào và khen 
ngợi việc biết đủ bất kỳ việc biết đủ với bất kỳ nới nghỉ 
nào... 

đức Thế Tôn án cư và khen ngợi việc án cư... 

Thưa đại đức ngài, đó là năm đặc tính tôi thấy ở đức 
Thế Tôn mà bởi vì đó các đệ tử vị ấy tôn trọng, cung 
kính, đảnh lễ và tôn kính vị ấy và sống phụ thuộc vào vị 
ấy, cung kính và tôn trọng vị ấy. 


(Đại kinh Sakuludayi: Kinh Trung bộ M. 1-7, do G.A.S. 
dịch tiêng Anh). 


L.48. Thu hút sự giúp đỡ của chú voi cũng tìm 
nơi tĩnh mịch 


Đoạn này đến thời diém đức Thế Tôn bỏ di vào trong 
rừng dé tim noi tinh mich, sau khi trải nghiém vói mót 
số Ty-kheo mâu thuẫn và tranh cãi ở Kosambi. 

Ngài nhận sự giúp đỡ từ chú voi đực cũng dang tìm 
kiếm sự yên tĩnh. 


Đi trên đường theo đúng trình tự, đức Thế Tôn đến 
Parileyya rồi ở đó, trong Khu Rừng Cây Bảo Hộ 
(Guarded Woodland Thicket), dưới gốc cây Sa-la khả 
ái. Sau đó, đức Thế Tôn hành thiền một mình, một suy 
luận xuất hiện trong tâm ngài như sau: 

“Trước đây, bị bao vây bởi các Tỳ-kheo ở Kosambi, 
những người tạo ra xung đột, người người tạo ra tranh 
cãi... Ta đã sống không thoải mái; nhưng giờ ta ở một 








mình, không người thứ hai, Ta an trú thoải mái, rời xa 
các tỳ-kheo ây... 


Bấy giờ có con voi chúa to lớn nọ thường xuyên bị 
quấy rầy bởi những con voi đực và voi cái, bởi những 
con voi tơ và voi bé; nó còn phải nhai các thứ cỏ đã bị 
chúng làm đứt ngọn, còn chúng nhai các nhánh cây đã 
được nó bẻ gãy; và nó uống các thứ nước đã bị khuấy 
đục và khi nó vượt qua dòng sông cạn thì những con 
voi cái chạy lại cọ xát vào thân. 

Khi ấy, con voi chúa đã khởi lên ý nghĩ này: 'Ta nay 
thường bị quấy: rày bởi những con voi đực và voi cái.. 
Hay là ta nên sống một mình, rời xa khỏi đàn?” 


Sau đó, con voi chúa đã tách rời khỏi đàn, đi đến 
Parileyyaka, chó khu rừng cây được bảo vé, nơi gốc 
cây Sala xinh đẹp, kề cận đức Thế Tôn; đến đó, nó đã 
dùng vòi phục vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa, 
và dọn dẹp cây cỏ. 

Khi ấy, con vua chúa khởi lên ý nghĩ này: Trước đây 
ta thường bị quấy rầy bởi những con voi đực và voi 
cái.... nhưng giờ, ta một mình, không kẻ thứ hai, ta 
sống thoải mái...” 


Mahaàvagga X.4.6-7: Vinaya 1.352 —353, dịch Anh 
P.H. 


Thân bệnh của đức Phật, và tâm từ chăm sóc 
người bệnh 


L.49 Mệt mỏi và nằm nghỉ do lưng đau 


Những bài kinh có nội dung về những điểm rất con 
người" nơi đức Phát. 


Rồi Thế Tôn khoác y. càm bát, cüng vói ty-kheo táng 
di đến hội trường. Đến nơi, Thế Tôn rửa chân, bước 
vào hội trường, ngồi xuống dựa cột giữa, mặt hướng 
về phía đông. 

Chúng tỳ-kheo tăng, rửa chân, bước vào hội trường, 
ngôi dựa tường phía tây, mặt hướng về phía đông, Thế 
Tôn ngồi phía trước mặt. Những người Sakya ở 
Kapilavatthu rửa chân, bước vào hội trường, ngòi 





comfort removed from those monks ....' 


Now a certain large bull-elephant was beset by 
elephants and cow-elephants, by elephant calves and 
sucklings; he ate grass already cropped by them, and 
they ate bundles of branches as he broke them off; and 
he drank muddied water and when he crossed over at 
a ford, the cow-elephants went pushing against his 
body. 

Then it occurred to that large bull-elephant: ‘Now ! 
am living beset by elephants and cow elephants ... 
Suppose | were to live alone, secluded from the 
crowd?’ 


Then the large bull-elephant, leaving the herd, 
approached Pārileyya, the Guarded Woodland Thicket, 
the lovely sāl-tree and the Blessed One; having 
approached, by means of his trunk he set out drinking 
water for the Blessed One and water for washing, and 
he kept the grass down. 

Then it occurred to the large bull-elephant: ‘Now 
formerly, | was beset by elephants and cow 
elephants...; but now that | am alone with no other, | 
am living in comfort... 


Mahàvagga X.4.6-7: Vinaya l.352 —358, trans. P.H. 


Physical  ailments of the and 


compassionate help for the sick 


Buddha, 


L.49 Tired and stretching an aching back 


The suttas contain some very 'human' information on 
the Buddha. 


Then the Blessed One dressed, and taking his bowl 
and robe, went with the community of monks to the 
assembly hall. When he arrived, he washed his feet 
and then entered the hall and sat down by the central 
pillar facing the east. 

And the monks washed their feet and entered the hall 
and sat down by the western wall facing the east, with 
the Blessed One before them. And the Sakyans of 


207 





minh vói khóng ai khác, ta dang sóng trong thoái mái, 
rời bó những Ty-kheo kia..." 


Bây giờ, một con voi duc to lớn cũng bi bao vây bởi 
nhiều voi và voi cái, bởi các con voi mới lớn và con voi 
đang bú; nó ăn cỏ đã bị gặm bởi chúng và chúng: ăn 
những bó nhành mà nó bẻ gãy xuóng; và nó uóng 
nước bi váy bün khi nó báng qua suôi cạn, những con 
voi cái xô đây lên thân nó. 

Sau đó, điều này xuất hiện đối với con voi đực to lớn 
đó: “Giờ ta đang sống bị bao vây với nhiều con voi và 
voi cái... Ta sẽ sống một mình, ẩn trú từ đám đông này 
chăng? 


Sau đó, con voi đực to lớn đó, rời khỏi đàn, tiến đến 
Parileyya, Khu Rừng Có Bảo Hộ, cây sa-la khả ái đức 
Thế Tôn; sau khi đến noi, bằng cái vòi của mình, nó lấy 
nước uống cho đức Thế Tôn và nước để tắm rửa, rồi 
nó giữ cỏ nằm bẹp xuống. 

Sau đó, điều này xảy ra đối với con voi đực to lớn 
kia: “Bây giờ, trước đây, ta đã bị bao vây bởi các con 
voi và voi cái; nhưng giờ ta ở một mình với không ai 
khác, ta đang sống trong sự thoải mái.” 


(Đại phẩm X. 4. 6-7: Luật tạng |. 352-353, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


THÂN BỆNH CỦA PHAT VÀ TÂM TỪ CHĂM SÓC 
CHO NGƯỜI BỆNH 


L.49. Mệt mỏi và cơn đau lưng kéo dài 


Nhiều bài kinh bao gồm một vài thông tin rất “người” 
về đức Phật. 


Sau đó, đức Thế Tôn đắp y, láy bình bát và y phuc, 
di cüng vói hói chüng Ty-kheo đến hội trường. Khi ngài 
đến, ngài rửa chân rôi sau đó, vào trong hội trường và 
ngồi xuống cạnh cột trung tâm, mặt hướng về phía 
đông. 

Và các Tỳ-kheo cũng rửa chân, vào hội trường, ngồi 
xuống cạnh tường phía tây, mặt quay về hướng đông, 
với đức Thế Tôn trước họ. Và các vị Thích-ca của 








xuống dựa tường phía đông, mặt hướng về phía tây, 
Thê Tôn ngôi trước mặt. 


Báy giờ Thế Tôn khai thị, khích lệ, làm cho phán 
khởi, làm cho hoan hy những người Sakya ở 
Kapilavatthu cho đến quá nửa đêm, rồi Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda: 

'Ananda, hãy giảng cho những vị Sakya ở 
Kapilavatthu thực hành của hàng hữu học. Ta đau 
lưng. Ta sẽ nằm nghỉ.' 'Kính vâng, bạch Đại Đức.' Tôn 
giả Ananda vâng đáp. 


Rồi Thế Tôn trải đại y, gấp lại làm bốn, nằm xuống 
phía hông bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân 
chồng lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với ý tưởng 
thức dậy. 


Sekha Sutta Majjhima-nikaya 1.354,10! dịch Anh 
G.A.S. 


L.50 Xin nước nóng 


Lúc bấy giờ, Thé Tôn bị bệnh phong và Tôn giả 
Upaväna là thi giả. Thế Tôn gọi Tôn giả Upavana như 
vầy, 'Dén đây, Upavàna, hãy kiếm cho Ta nước nóng. 
‘Kính vâng, bach Đại Đức.' Tôn giả Upavàna vâng đáp. 


Rồi Tôn giả Upavàna khoác y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ của bà-la-món Devahita, đứng im lặng một bên. 

Bà-la-món Devahita thấy Tôn giả Upavàna đứng im 
lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả: 


‘Tôn giả đứng im lặng, đầu trọc, choàng đại y, ông 
muốn gì, cầu gì, ông đến dé xin gì? ' 


A-la-hán trong đời, đức Thiện thệ bệnh phong, néu 





Kapilavatthu washed their feet and entered the hall and 
sat down by the eastern wall facing the west, with the 
Blessed One before them. 


Then when the Blessed One had instructed, urged, 
roused, and gladdened the Sakyans of Kapilavatthu 
with talk on Dhamma for much of the night, he said to 
the Venerable Änanda: 

'Ananda, speak to the Sakyans of Kapilavatthu about 
the disciple in higher training who has entered upon the 
way. My back is uncomfortable. | will rest it? ‘Yes, 
venerable sir, Venerable Ananda replied.’ 


Then the Blessed One prepared his patchwork cloak 
folded in four and lay down on his right side in the lion's 
pose, with one foot overlapping the other, mindful and 
clearly comprehending, after noting in his mind the time 
for rising (after sleeping). 


Sekha Sutta Majjhima-nikāya 1.354, 101 trans. G.A.S. 


L.50 Request for hot water 


Now on that occasion the Blessed One was afflicted 
by winds and the Venerable Upavana was his 
attendant. Then the Blessed One addressed Venerable 
Upavana thus, 'Come, Upavana, find some hot water 
for me. ‘Yes, venerable sir, Venerable Upaväna 
replied.' 


Then Venerable Upavàna dressed and, taking bowl 
and robe, went to the residence of Devahita, a brahmin, 
where he stood silently to one side. 

The brahmin Devahita saw Venerable Upavana 
standing silently to one side and addressed him in 
verse: 


'Silent, the arahant stands, shaven-headed, clad in a 
stitched robe, what do you want, what do you seek, 
what have you come here to beg?' 


“The arahant, the master in the world, the sage, is 


208 





thành Ca-ty-la-vé (Kapilavatthu) rửa chán, vào hội 
trường rói ngôi xuóng canh tường phía đông, mặt 
hướng phía tây, với đức Thê Tôn trước họ. 


Sau đó, khi đức Thế Tôn đã hướng dẫn, thúc giục, 
đánh thức và làm vui lòng các vị Thích-ca của thành 
Kapilavatthu bằng cuộc nói chuyện về pháp cho đến 
quá đêm, ngài nói với đại đức Änanda: 

"Này Ananda, hãy nói với các vi Thích-ca của thành 
Kapilavatthu về đệ tử trong sự tu tập cao hơn (Ty- 
kheo), người đã đi vào đạo. Lưng của ta cảm thấy 
không thoải mái. Ta sẽ nghỉ ngơi.” “Vâng, bạch đại đức 
ngài, đại đức Änanda trả lời.” 


Kế tiếp, đức Thế Tôn chuẩn bị áo choàng vải gấp 
thành bốn rồi nằm xuống phía bên phải trong tư thế sư 
tử, với chân này gối lên chân kia, chánh niệm, tỉnh 
giác, sau khi chú ý trong tâm thời gian để thức dậy 
(sau khi ngủ). 


(Kinh Hữu học: Kinh Trung bộ |. 354,70 G.AS. dịch 
tiêng Anh). 


L.50. Thỉnh cầu nước nóng 


Bây giờ, lúc bấy giờ đức Thế Tôn bị trúng gió và đại 
đức Upavana là thị giả của ngài. Sau đó, đức Thế Tôn 
gọi đại đức Upavana như thế này, “Hãy đi, này 
Upavana, kiếm một ít nước nóng cho ta.” “Vâng, bạch 
đại đức ngài, đại đức Upavana hồi đáp.” 


Sau đó, đại đức Upavana đắp y, lấy bình bát và y 
phục, đi đến nơi ở của Devahita, một Bà-la-môn, nơi 
ông đứng im lặng một bên. Bà-la-môn Devahita thấy 
đại đức Upavana đang đứng yên lặng một bên và gọi 
ngài bằng bài kệ: 


"Im lặng, bậc A-la-hán đứng, đầu trọc, che phủ trong 
y áo chắp vá, ngài muôn gì? Ngài tìm gì? Ngài dên đây 
đề xin gì?” 


“Bậc A-la-hán, đạo sư trong đời, bậc thánh, bị trúng 








ông có nước nóng, cúng dường đức Mâu-ni. 


Cúng dường vị đáng cúng, kính lễ vị đáng kính, tôn 
kính vị tôn quy. Vì Ngài, tôi xin nước. ' 


Bà-la-món Devahita liền bảo một người gánh một 
gánh nước nóng và dâng một túi đường mật cho Tôn 
giả Upavàna. 

Tôn giả Upaväna trở về chỗ Thế Tôn, dùng nước 
nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước 
nóng dâng lên Thế Tôn dùng. Thế Tôn khỏi bệnh 
phong. 


Devahita Sutta: Samyutta-nikaya l.174-175 <375- 
3777, dịch Anh G.A.S. 


L.51 Nhin đau do thương tích và ngủ 


Một thời, Thé Tôn trú tai Rajagaha, trong vườn Nai 
Maddakucchi. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị thương 
bởi một mảnh đá. 

Thế Tôn cảm thọ toàn thân đau nhức kịch liệt, không 
dễ chịu. Nhưng Thế Tôn nhẫn chịu, chánh niệm, chánh 
tri, tâm không phiền muộn. 


Rồi Thế Tôn gấp y tăng-già-lê làm tư, nằm xuống 
phía hông bên hữu như dáng năm con sư tử, chân 
chông lên nhau, chánh niệm chánh tri. 


Lúc bấy giờ Thiên Ma Ba-tuần đi đến chỗ Thế Tôn, 
và nói bài kệ này: 


'Ông nằm đó ngây dại, hay say sưa làm thơ? Hay 
quá nhiều mục đích, mà chưa được thành tựu? Nằm 
một mình cô độc, ở chốn cô tịch này, vì sao mặt ngái 
ngủ, phải chăng ông dang ngủ”' 





afflicted with winds. Brahmin, if there is any hot water, 
please give it for the sage. 


He is worshipped by those worthy of worship, 
honoured by those worthy of honour, respected by 
those worthy of respect: It is to him that | wish to take 
it.' 


Then the brahmin Devahita ordered a man to bring a 
carrying pole with hot water and presented a bag of 
molasses to Venerable Upavana. 

Then Venerable Upavana approached the Blessed 
One. He had the Blessed One bathed with the hot 
water, and he mixed the molasses with hot water and 
offered it to him. Then the Blessed One's ailment 
subsided. 


Devahita Sutta: Samyutta-nikaya l.174-175 <375— 
377», trans. G.A.S. 


L.51 Enduring pain from an injury, and sleeping it 
off 


On one occasion the Blessed One was dwelling at 
Rãjagaha in the Maddakucchi Deer Park. Now on that 
occasion the Blessed One's foot had been cut by a 
stone splinter. 

Severe pains assailed the Blessed One, bodily 
feelings that were painful, racking, sharp, piercing, 
harrowing, and disagreeable. But the Blessed One 
endured them, mindful and clearly comprehending, 
without becoming distressed. 


Then the Blessed One had his robe folded in four, 
and he lay down on his right side in the lion's posture 
with one leg overlapping the other, mindful and clearly 
comprehending. 


Then Māra the evil one approached the Blessed One 
and addressed him in verse: 


'Do you lie down in a daze or drunk on poetry? Don't 
you have sufficient goals to meet? Being alone in a 
secluded lodging, why do you sleep with a drowsy 
face?' 


209 





gió. Này Bà-la-món, néu có nước nóng thi vui lòng cho 
một ít đến bậc thánh áy. 


Ngài được tôn kính bởi những ai xứng đáng lễ kính, 
cung kính bởi những ai xứng đáng cung kính, được tôn 
trọng bởi. những người xứng đáng tôn trọng: Nó là đối 
với ngài ấy mà tôi muốn lấy nước. 


Sau đó, Bà-la-món Devahita sai một người mang 
bình đựng nước nóng và dâng một túi mật ong đối với 
đại đức Upavana. 

Sau đó, đại đức Upavana tiến đến đức Thế Tôn. Ông 
tắm đức Thế Tôn bằng nước nóng và rồi ông trộn mật 
ong với nước nóng rôi dâng nó lên Ngài. Sau đó, cơn 
đau của đức Thế Tôn lắng xuống. 


(Kinh Devahita: Kinh Tương ưng l|. 174-175 «375- 


377>, do G.A.S. dịch tiếng Anh). 


L.51. Chịu đựng đau đón từ thương tích và vượt 
qua nó 


Vào một thời, đức Thế Tôn đang cư ngụ tại thành 
Vương Xá (Ràjagaha) trong Vườn Nai (Maddakucchi). 
Bây giờ, vào lúc ấy, chân của đức Thế Tôn bị cắt bởi 
mảnh đá. 

Từng cơn đau gay gắt tấn công đức Thế Tôn, cảm 
xúc thân thể thì đau đớn, đau nhói, dữ dội, nhức nhói, 
nhức đau và khó chịu. Nhưng đức Thế Tôn chịu đựng 
được chúng, chánh niệm, tỉnh giác, mà không trở nên 
rầu buồn. 


Sau đó, đức Thế Tôn xếp y làm bốn, rồi nằm xuống 
bên hông phải trong tư thê sư tử, chân này xêp lên 
chân kia, chánh niệm, tỉnh giác. 


Sau đó, ma vương, kẻ xấu xa, tiền đến đức Thế Tôn, 
rói chào ngài băng bài kệ: 


Có phải ngài nằm xuống trong sự say mê hay say 
sưa về thi ca? Có phải ngài không đủ những mục đích 
đề gặp? Nằm một minh trong noi án don, tại sao ngày 
lại ngủ với khuôn mặt thờ thẫn? 








‘Ta không nằm ngây dại, hay say sưa làm thơ; mục 
đích Ta đã dat, đã dứt hét ưu sáu. Nằm một mình cô 
độc, ở chốn cô tịch này, tâm từ, thương chúng sanh. 


Dù kẻ ngực bị tên, hỗn hén, nhưng vẫn ngủ; sao Ta 
lại không ngủ, khi tên đã nhó ra? 


Ta thức không âu lo, Ta ngủ chẳng sợ hãi. Ngày đêm 
không quây ta, Ta không thấy suy giảm, ở đâu trong 
đời này. Do vậy Ta yên giắc, thương tưởng khắp mọi 
loài. 


Thế rồi Ma Vương... liền biến mắt khỏi chỗ ấy. 


Sakalika Sutta: Samyutta-nikaya l.110—111 <245- 
2467, dich Anh G.A.S. 

L.52 Doc bảy giác chi lành bệnh 

Trong đoạn này, đức Phát khói bệnh bằng cách cho 


tụng bảy giác chi (bojjhanga); trong hai bài kinh trước 
đó, chính Phật cũng đã đọc bảy giác chi này cho Đại 


Ca-diếp và Đại Muc-kién-lién, nhờ vậy các Ngài khỏi 


bệnh. 


Một thời Thế Tôn trú tạiVương xá (Räjagaha), chó 
nuôi sóc trong rừng Trúc (Ve|uvana). 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bệnh nặng, đau nhức. Tôn giả 
Mahã-cunda đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Mahã-cunda, 
'Hãy thuyết giác chi, nàyCunda.' 


'Có bảy giác chi này, Đại Đức, được Thế Tôn thiện 





‘I do not lie in a daze or drunk on poetry; having 
reached the goal, | am rid of sorrow. Being alone in a 
secluded lodging, | lie down full of compassion for all 
beings. 


Even those with a dart struck in the breast piercing 
their heart moment by moment, even these here, 
stricken, get to sleep; so why should I not get to sleep 
when my dart has been drawn out? 


I do not lie awake in dread, nor am I afraid to sleep. 
The nights and days do not afflict me; I see for myself 
no decline in the world. Therefore I can sleep in peace, 
full of compassion for all beings.’ 


Then Mara the evil one ... disappeared right there. 


Sakalika Sutta: Samyutta-nikaya |.110—111 «245- 
246», trans. G.A.S. 


L.52 Recovering from an illness by having the 
seven factors of awakening, recited 


In this passage, the Buddha recovers from an illness 
by having seven factors conducive to awakening 
(bojjhanga) recited; in the two previous discourses, he 
himself recited these to the monks Mahaà-kassapa and 
Mahà-moggallana to help them recover from their 
illnesses. 


On one occasion, the Blessed One was dwelling at 
Rajagaha in the Bamboo Grove, the Squirrel 
Sanctuary. 

Now on that occasion the Blessed One was sick, 
afflicted, gravely ill. Then Venerable Mahä-cunda 
approached the Blessed One, paid respect to him, and 
sat down to one side. The Blessed One then said to 
Venerable Maha-cunda, ‘Recite the factors of 
awakening, Cunda.’ 


‘These seven factors of awakening, venerable sir, 
210 





“Ta không nằm trong say mê hay say sưa về thi ca, 
sau khi đạt được mục đích ta thoát khỏi khô đau. Sống 
một mình trong nơi án trú ta nằm xuống với đây đủ lòng 
từ mẫn đối với tát cả chúng sanh. 


Thậm chí những ai với sự phóng lao trong ngực làm 
đau đớn tim họ từ khắc này qua khắc khác, thậm chí 
những gì nơi đây, bị đánh đập, khi đi ngủ; tại sao ta 
không nén khi mà lao của ta đã được láy ra, 


ta không nằm thức trong sự sợ hãi hay ta, cũng 
không sợ ngủ. Đêm và ngày không ảnh hưởng dén ta; 
thây chính ta không trở lại trong đời này. Cho nên ta có 
thé ngủ trong an lạc, đây đủ lòng thương xót đôi với tát 
cả chúng sanh.” 

Sau đó, ma vương, kể xấu xa... bién mát ngay noi 
đó. 

(Kinh Phiến đá: Kinh Tương ưng I. 110-111 <245- 
246>, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.52. Hồi phục từ bệnh tật bằng bảy yếu tố giác 
ngộ được trùng tuyên 


Trong đoạn này đức Phật hôi phục từ bệnh tật bằng 
bảy yếu tó hướng đến Giác Ngộ (bảy yéu tó giác ngộ - 
bojhanga) được trùng tụng; trong hai bài kinh trước 
chính ngài cũng đã trùng tuyên bảy yếu tó giác ngộ này 
đối với các tỷ-kheo Mahã-kassapa (đại Ca- -diếp) và 
Mahà-moggallana (Đại Muc-kién-lién) dé giúp họ hồi 
phục từ bệnh tật của mình. 


Vào một thời, đức Thế Tôn đang cư ngụ tại Thành 
Vương-xá, ở Trúc Lâm, khu vườn sóc. 

Bây giờ, vào dịp ấy đức Thế Tôn bị bệnh, đau đớn, 
bệnh nghiêm trọng. Sau đó, dai đức Mahã Cunda tiến 
đến đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn sau đó, nói với đại đức Mahà Cunda: 
“Hãy trùng tụng các yếu tó giác ngộ, này Mahà Cunda.” 


Bảy yếu tó giác ngộ này, bạch đại đức ngài, đã được 








xảo truyền đạt; khi được tu tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn 
đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chỉ này gồm 
những gì? 

Niệm giác chỉ... 
chi... hỷ giác chỉ... 
xả giác chỉ..." 


trạch pháp giác chi... tinh tán giác 
khinh an giác chi... dinh giác chi... 


"Thật vậy, này Cunda, đó là giác chi! Thật vậy, này 
Cunda, dó là giác chi" 

Tôn giả Mahà-cunda đã thuyết. Bác dao sư chấp 
nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Theo cách như 
vậy, Thế Tôn đoạn tận được bệnh của mình. 


Gilàna Sutta no.3: Samyutta-nikaya V.81, dịch Anh 
P.H. 


L.53 Chám sóc ty-kheo bénh 


Đoạn này cho thấy tám từ thực té của đức Phát, 
chăm sóc một tỳ-kheo bị bệnh và bảo các ty-kheo nên 
chăm sóc bạn đồng tu bị bệnh như chăm sóc người 
trong gia đình. 


Vào lúc bấy giờ, có một tỳ-kheo bị bệnh kiét ly. Vị áy 
nằm chìm ngập trong phân và nước tiểu của mình. 

Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với thị giả là tôn giả A-nan 
theo sau, đi xem xét từ phòng này sang phòng khác, 
lần lượt đến chỗ tỳ-kheo bệnh. Nhìn thấy tỳ-kheo nằm 
ngập trong đống phân và nước tiểu của mình. 


Thấy vậy, Thế Tôn bèn đi đến gần và nói, 'Ty-kheo, 
ông bị bệnh gì?' 'Bạch Đại Đức, con bị kiết ly. 'Ty- 
kheo, ông có ai chăm sóc không?' 'Bạch Đại Đức, con 
không có ai.' 

"Ty-kheo, vi sao các tỳ-kheo không chăm sóc ông?” 
“Bạch Đại Đức, con không có làm gi cho các ty-kheo, 
do đó các tỳ-kheo không ai chăm sóc con.” 


Khi ấy Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, 'Ananda, hãy di 
kiêm nước mang lại đây. Chúng ta sẽ tăm cho tỳ-kheo 





have been rightly expounded by the Blessed One; 
when developed and cultivated, they lead to higher 
knowledge, to awakening, to nirvana. What seven? 

The awakening factor of mindfulness ... of 
investigation of Dhamma ... of vigour... of joy ... of 
tranquillity, of meditative concentration ... of equanimity 


'Surely, Cunda, they are factors of awakening! 
Surely, Cunda, they are factors of awakening! 

"This is what Venerable Maha-cunda said. The 
teacher approved. And the Blessed One recovered 
from that illness. In such a way the Blessed One was 
cured of his illness. 


Gilàna Sutta no.3: Samyutta-nikaya V.81, trans. P.H. 


L.53 Compassionate help for a sick monk 


This passage shows the practical compassion of the 
Buddha, caring for a sick monk and urging monks to 
look after sick co-monks as they would do for a family 
member. 


Now at that time a certain monk was sick with 
dysentery. He lay fouled in his own urine and 
excrement. 

Then the Blessed One, on an inspection tour of the 
lodgings with Venerable Ananda as his attendant, went 
to the dwelling of that monk and, on arrival, saw the 
monk lying fouled in his own urine and excrement. 


On seeing him, the Blessed One went to the monk 
and said, 'Monk, what is your sickness?' 'Venerable sir, 
| have dysentery.' 'Monk, do you have an attendant?' 
“No, venerable sir, | do not have one.’ 

'Monk, why dont the monks attend to you?' 
‘Venerable sir, | do not do anything for the monks, 
which is why they do not attend to me.' 


Then the Blessed One addressed Venerable Ananda, 
'Ananda, go and bring some water. We will wash this 


211 





đúng thời tuyên thuyết bởi đức Thé Tôn, khi được phát 
triển và tu tập, chúng sẽ dẫn đến tuệ tri cao hơn, đến 
sự tỉnh thức, đến niết-bàn. Những gì là bảy? 
yếu tố giác ngộ niệm,... quán xét pháp... 
hỷ,... khinh an..., tập trung thiền dinh, ... xả 


tinh tán,.. 


Chác chán rói, này Cunda, chüng là báy yéu tó giác 
ngô! Chắc chắn rồi, này Cunda, chúng là bảy yếu tố 
giác ngô! 

Đây là điều đại đức Mahà Cunda nói, bậc đạo sư tán 
thành. Đức Thế Tôn hồi phục từ căn bệnh ấy. Bằng 
cách như thế đức Thế Tôn được chữa khỏi bệnh của 
mình. 


(Kinh Bệnh: Kinh Tương ưng V. 81, 
tiêng Anh). 


do P.H. dịch 


L.53. Từ tâm giúp đỡ Tỳ-kheo bệnh 


Đoạn này mô tả từ tâm thực tế của đức Phật, chăm 
sóc cho Tỳ-kheo bệnh và khuyến khích các Tỳ-kheo 
nên chăm sóc các bạn đồng tu bị bệnh của mình như 
họ sẽ làm cho thành viên gia đình. 


Lúc bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh ly. Ông nằm hôi hám 
trong nước tiểu và phân của chính mình. 

Sau đó, đó đức Thế Tôn trên chuyến vân du khảo sát 
các nơi ở với đại đức Ananda là thị giả, đã đi đến nơi ở 
của Tỳ-kheo đó. Khi đến, thấy Tỳ-kheo đang nằm hôi 
hám trong đống phân và nước tiểu của chính mình. 


Khi thấy ông, đức Thế Tôn đi đến Tỳ-kheo ấy và nói: 
này Tỳ-kheo, bệnh của ông là gì? Bạch đại đức ngài, 
con bị bệnh ly. Này Tỳ-kheo, ông có thị giả không? 
“Không, bạch đại đức Ngài, con không có ai cả.” 

“Này Tỳ-kheo, tại sao các Tỳ-kheo khác không giúp 
ông? “Bạch dai đức Ngài, con không làm bát ky điều gì 
cho các Tỳ-kheo ấy, đó là lý do tại sao họ không giúp 
đỡ con.” 


_ Sau đó, đức Thế Tôn bảo đại đức Ananda: “Này 
Ananda, hãy đi lây một ít nước, chúng ta sẽ lau cho Tỳ- 








này.’ - ‘Kính vâng, bạch Đại Đức', tôn giả Ananda đáp, 
rồi mang nước lại. 

Đức Thế Tôn dội nước cho vị tỳ-kheo, còn tôn giả 
Ananda gót rửa cho ông. Rồi đức Thé Tôn đỡ phần 
đầu, tôn giả Ananda đỡ phần chân, nâng và đặt ông 
lên giường. 


Sau đó, đức Thế Tôn, do nhân duyên này, tập họp 
chúng tỳ-kheo lại, và hỏi, Này các tỳ-kheo, có phải có 
tỳ-kheo bệnh ở tinh xá dáng kia?’ ‘Thua có, bạch Thé 
Tôn.’ Này các tỳ-kheo, ông ấy bệnh gì?' 'Bạch Đại 
Đức, vị ấy bị kiết ly.’ 

‘Này các ty-kheo, tỳ-kheo ấy có ai chăm sóc không?” 
‘Bach Đại Đức, không có ai.’ “Này các tỳ-kheo, vi sao 
các tỳ-kheo không chăm sóc?' 'Bach Đại Đức, vì ty- 
kheo ấy không làm gì cho các tỳ-kheo, do đó các tỳ- 
kheo không ai chăm sóc ông.' 


‘Này các ty-kheo, các ngươi không có mẹ, các nguoi 
không có cha, là những người có thể chăm sóc các 
ngươi. Nếu các ngươi không chăm sóc lẫn nhau thì giờ 
đây ai sẽ chăm sóc các ngươi? Này các tỳ-kheo, ai 
muốn chăm sóc Ta, hãy chăm sóc người bénh.' 


Mahavagga VIII.26: Vinaya 1.301—302, dich Anh 
G.A.S. 


L.54 Giüp dó sán phu dé khó 


Đoạn này thuật chuyện bà Suppavàsà, một phu nữ 
có thai đã lâu và đang bị đau đớn trong nhiều ngày. 

Bà có đức tin rát lớn nơi đức Phát, và khi bà cầu Ngài 
giúp đỡ, ở cách xa đó, Phật đã dùng thân lực hộ trì 
khiến bà làm bón dễ dàng. 


Dầu cảm giác đau đớn, nhức nhối, kịch liệt, và thống 
khổ, bà vẫn duy trì ba niệm: 

“Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn 
thuyết dé dứt trừ dau khó như thế này; 

Tăng đệ tử của Thế Tôn chân chánh hành trì, để dứt 
trừ đau khổ như thế này; 

Niết-bàn là an lạc, nơi đây đau khổ như thế này 





monk.’ 'Yes, venerable sir, Venerable Ananda replied, 
and fetched some water. 

The Blessed One sprinkled water on the monk, and 
Venerable Ananda washed him off. Then, with the 
Blessed One taking the monk by the head, and 
Venerable Ananda taking him by the feet, they lifted 
him up and placed him on a bed. 


Then the Blessed One, from this cause, because of 
this event, had the monks assembled. He asked them, 
'Monks, is there a sick monk in that dwelling over 
there?’ ‘Yes, venerable sir, there is.' ‘Monks, what is his 
sickness?’ ‘Venerable sir, he has dysentery.’ 

'Monks, does he have an attendant?' 'No, venerable 
sir, he does not.' 'Monks, then why don't the monks 
attend to him?' 'Venerable sir, he doesn't do anything 
for the monks, which is why they don't attend to him.' 


'Monks, you have no mother, you have no father, 
who might tend to you. If you do not tend to one 
another, who then will tend to you? Monks, whoever 
would tend to me should tend to the sick.’ 


Mahävagga VIII.26: Vinaya 1.301—302, trans. G.A.S. 


L.54 Helping a woman in labour 


This passage concerns Suppavàsa, a woman who 
had had a long pregnancy and had been in labour for 
several days, in great pain. 

She had great faith in the Buddha, and when she 
called on him for help, at a distance, he used his power 
to ensure she had an easy delivery. 


Afflicted by painful, sharp, grating and stabbing pains, 
she put up with this with three thoughts: 

'A perfectly awakened Buddha, truly, is the Blessed 
One, who teaches Dhamma for the sake of abandoning 
the pain of such a form as this; 

well conducted, truly, is the Blessed One's Sangha of 
disciples, which practises for the sake of abandoning 


212 





kheo này. Vâng bach dai đức ngài, đại đức Ananda trả 
lời và di lầy nước. 

Đức Thế Tôn tắm nước lên Tỳ-kheo ấy và đại đức 
Ananda lau khó. Sau đó, với Đức Thế Tôn khiêng đầu 
Tỳ-kheo ấy và đại đức Ananda khiếng chân, họ nâng vi 
ấy lên và đặt vị ấy lên giường. 


Sau đó, đức Thế Tôn, từ nguyên nhân này, vì sự 
kiện này, đã tập hợp các Tỳ-kheo. Ngài hỏi các ấy, 
“Này các Tỳ-kheo, có một Tỳ-kheo bệnh ở nơi cư trú ấy 
ở dáng kia phải không?” “Vâng, bach đại đức ngài, có 
a." “Này các Tỳ-kheol Bệnh của vị ấy là gi?" “Bạch đại 
đức ngài, vị ấy bị ly.” 

“Này các Tỳ-kheo, vị ấy có thị giả không?” “Không, 
bạch đại đức ngài, vị ấy không có.” “Này các Tỳ-kheo, 
tại sao các Tỳ-kheo không giúp đỡ vị ấy?” “Bạch đại 
đức ngài, vị ấy không làm bát kỳ điều gì cho các Tỳ- 
kheo, đó là tại sao các Tỳ-kheo không giúp vị ấy.” 


“Này các Tỳ-kheo, các vị không có mẹ, các vị không 
cha, người có thể chăm sóc các vị. Nếu các vị không 
giúp đỡ nhau thì ai sẽ giúp các vị? Này các Tỳ-kheo, 
bất kỳ ai muốn chăm sóc ta thì nên chăm sóc người 
bệnh.” 


(Đại phẩm VIII. 26: Luật tạng |. 301-302, do G.A.S. 
dịch tiêng Anh). 


L.54. Giúp đỡ phụ nữ lao động 


Đoạn này liên hệ đến Suppaväsã, người phu nữ dang 
mang thai lâu ngày và đã lao động nhiều ngày, trong 
cơn đau đớn cực độ. 

Cô áy đã có niềm tin kiên có về đức Phật, Khi cô ấy 
thỉnh cầu ngài giúp đỡ, ở từ xa, ngài sử dụng năng lực 
của minh dé đảm bảo cô ấy hạ sanh dễ dàng. 


Bị ảnh hưởng bởi các cơn đau nhức nhối, dữ dội, 
đau đáu và đớn đau, nàng đặt lên nó với ba ý nghĩ: 

“Đức Phật tỉnh giác hoàn toàn, thật sự, là đức Thế 
Tôn, người dạy pháp vì để từ bỏ khổ đau của những 
sắc thân như thế này; 

phẩm hạnh tốt, thật sự, là Tăng già đệ tử của đức 
Thế Tôn, thực hành vì để từ bỏ khổ đau sắc thân như 








không tòn tai.' 


Rồi Suppaväsä, con gái vua Koliya, gọi chồng của 
mình: 

‘Anh hãy đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, cúi đầu 
đảnh lễ chân Ngài thay tôi và hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, 
Ít não, khinh an, khỏe mạnh, an lạc trú... 

[và kê cho Ngài vé tinh trạng đau đớn và ba niệm của 
tôi]. 


... [Ri ông làm theo, và Thế Tôn đáp:] ‘Mong rằng 
Suppavasa, con gái vua Koliya, được an lac; mong 
nàng khỏe manh, và sanh đứa con khỏe mạnh. 

Với lời nói này của Thế Tôn, Suppaväsä, con gái vua 
Koliya, được an lạc, khỏe mạnh, sanh đứa con trai 
khỏe mạnh. 


... [Khi người chồng trở về với vợ mình thì thấy điều 
này đã xảy ra, ông nói:] “Thật vi diệu thay, nàng hỡi, 
thật hy hữu thay, nàng hỡi, thần lực này, đại uy lực này 
của Thế Tôn, khiến cho Suppaväsä... 

có thể với lời nói từ Thế Tôn, được an lạc, khỏe 
mạnh, sanh con trai khỏe mạnh”, điều này làm ông 
hoan hy, phán khởi, tâm sanh hy lac. 


Suppavasa Sutta: Udàna 15-16, dich Anh P.H. 


Ngủ và án 
L.55 Đức Phát ngủ thé nào 


Các đoạn này tường thuật đức Phật chánh niệm di 
vào giâc ngủ và ngủ yên giâc. 





pain of such a form as this; 
perfect happiness, truly, is nirvana, wherein pain of 
such a form as this is not found.’ 


Then Suppavaàsa, the Koliyan's daughter, addressed 
her husband, saying, 

“You should go and approach the Blessed One; and 
having approached him, you should pay respects to 
him with your head at his feet on my behalf and ask for 
my freedom from affliction, freedom from impediment, 
lightness of body, strength and moving about in comfort 


_ [and tell him of my painful conditions and three 
thoughts].' 


... [So he did so, and the Blessed One replied:] 'May 
Suppavasa, the Koliyan's daughter, be at ease; may 
she be healthy, may she give birth to a healthy son.' 

And with that utterance, moreover, from the Blessed 
One, Suppaväsa, the Koliyan's' daughter, became at 
ease, healthy, and gave birth to a healthy son. 


...[When the husband returned to his wife and saw 
what had happened, he said:] 'It is truly a marvel, my 
lady, it is truly an unprecedented thing, my lady, this 
state of great psychic potency, this state of great 
majesty, of the Tathagata, inasmuch, namely, as this 
Suppavasa ... 

can with this utterance from the Blessed One, have 
become at ease, healthy and have given birth to a 
healthy son', at which he became delighted, jubilant, 
filled with joy and happiness. 


Suppavasa Sutta: Udàna 15-16, trans. P.H. 


Sleeping and eating 
L.55 How the Buddha slept 


These passages say how the Buddha mindfully went 
to sleep and slept well. 


213 





thé này; ] 

hanh phüc hoàn toàn, thật sự, là niét-bàn, nơi đây 
khó đau của sắc thân như thé này sẽ không được tim 
thấy.” 


Sau đó, nàng Suppaväsä, con gái của Koliya, gọi 
chồng nàng, nói rằng, 

“Chàng nên đi đến đức Thế Tôn. Sau khi đến Ngài, 
chàng nên đảnh lễ ngài với trán chạm chân ngài thay 
thế cho em và thỉnh ngài giúp em giải thoát khỏi phiền 
não, thoát khỏi chướng ngại, khinh an của thân, sức 
mạnh và cảm xúc trong thoải mái... 

[và nói ngài về những điều kiện đau đớn của em và 
ba ý nghi]." 


... [Khi chàng ấy làm vậy xong, rồi đức Thế Tôn đáp 
lại:] “Nguyện cho Suppaväsä, con gái của dòng tộc 
Koliya, được an bình; nguyện cho nàng sức khỏe, 
nguyện cho con sanh ra cậu con trai khỏe mạnh.” 

Và với lời nói ấy, hơn nữa, từ đức Thế Tôn, 
Suppavàsà, con gái của dòng tộc Koliya, trở nên an 
tinh, mạnh khỏe và hạ sanh cậu con trai khỏe mạnh. 


... [Khi người chồng trở về với vợ mình và thấy 
những điều đã diễn ra, ông nói:] “Đó thật sự là tuyệt 
vời, phu nhân của ta, đó là thật sự một điều chưa hề 
thấy, phu nhân của ta, trạng thái khả năng tâm lý tuyệt 
vời này, trạng thái oai nghiêm tuyệt vời này, của đức 
Thế Tôn, bởi vì, tên là, Suppavāsā này... 

Có thể với lời nói này từ đức Thế Tôn trở nên an tịnh, 
mạnh khỏe và hạ sanh cậu con trai khỏe mạnh, vì đó 
ông trở nên vui mừng, hân hoan, đầy đủ hoan hỷ và 
hạnh phúc. 


(Kinh Suppavãsä: Kinh Phật tự thuyết 15-16, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


ĂN NGỦ 
L.55. Đức Phật đã ngủ như thế nào 


Những đoạn văn này nói về cách mà đức Phật chánh 
niệm đi ngủ và ngủ ngon. 








Một thời Thế Tôn ngụ tại thành Vương xá 
(Rãjagaha), chỗ nuôi sóc, trong rừng Trúc (Veluvana). 

Báy giờ khi đêm gần tàn, Thế Tôn đi kinh hành ngoài 
trời quá. nửa đêm, rói rửa chân, bước vào tinh xá, và 
nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con 
sư tử, chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh trí, tác 
ý với ý tưởng thức dậy. 


Supati Sutta: Samyufa-nikaya 1.107 < 239—240», 
dich Anh G.A.S 


'Nhung Tón giá Gotama có nhó là có ngü ngày 
không?’ ‘Này Aggivessana, Ta nhớ ráng vào cuói tháng 
ha, sau khi khát thuc và, tho thuc xong, trái y táng-già- 
lé gáp làm bón, và nàm xuóng phía hóng phái, chánh 
niệm, Ta ngủ yên.’ 


Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.249, dịch 
Anh G.A.S. 


Ngài luón nghi an lac, bà-la-món tich diét, khóng 
tham dính các duc, thanh luong, không hữu y 
(nirüpadhi). 


Chặt đứt moi ái chấp, dứt vu khó trong tim, tịch tinh 
ngủ an lạc, tâm tư được yên tinh. 


Sudatta Sutta: Samyutta-nikaya 1.212 «458», dịch 
Anh G.A.S. 


L.56 Người xuất gia được nhận thịt vào bát? 


Đoạn này nói rõ rằng các ty-kheo và ty-kheo-ni khát 
thực không nên nhận thịt nếu thấy, nghe hay nghi ngờ 
thịt ấy từ chúng sinh vật bị giết vì mình. Bắt cứ ai giết 
hại đều gây nghiệp dẫn đến quả dị thục xấu cho mình. 

Tuy nhiên, người tu có thê nhận thịt do thí chủ mua 
từ chợ. Đối với một Phật tử tại gia sát sanh thú vật hay 
cá dé bán là sinh sống tà mạng, mặc dù nhiều Phật tử 





On one occasion the Blessed One was dwelling at 
Rajagaha in the Bamboo Grove, the Squirrel 
Sanctuary. 

Then when the night was fading, the Blessed One, 
having spent much of the night walking back and forth 
in the open, washed his feet, entered his dwelling, and 
lay down on his right side in the lion's posture with one 
leg overlapping the other, mindful and clearly 
comprehending, having attended to the idea of rising. 


Supati Sutta: Samyutta-nikāya 1.107 < 239-240>, 
trans. G.A. Somaratne. 


‘But does Venerable Gotama recall sleeping during 
the day?’ 'Aggivessana, | recall that In the last month of 
the hot season, on returning from my alms-round, after 
my meal, | lay out my robe folded in four, and lying 
down on my right side, I fall asleep mindful and fully 
aware. 


Mahà-saccaka Sutta: Majjhima-nikãya 1.249, trans. 
G.A.S. 


He indeed always sleeps well, the brahmin who is 
fully quenched, who does not cling to sensual 
pleasures, and is cool at heart, without acquisitions. 


Having cut off all attachments, having removed care 
from the heart, the peaceful one sleeps well, having 
attained peace of mind. 


Sudatta Sutta: Samyutta-nikaya |.212 «458», trans. 
G.A.S. 


L.56 Can meat be accepted in a renunciant's 
alms-bowl?2 


This passage makes it clear that monks and nuns 
should not accept alms-food containing flesh if they 
have seen, heard or suspected that the flesh came 
from a being that was killed specifically to feed them. It 
also sees anyone involved in slaughtering an animal as 
generating bad karmic results for themselves. 

Monastics, though, may accept meat bought by a lay 


214 





Vào một dip đức Thé Tôn dang cu ngu tai thành 
Vương-xá trong vườn trúc lâm, nơi nuôi các chú sóc. 

Sau đó, đêm sắp tàn, đức Thế Tôn, đã trải qua phần 
lớn thời gian của đêm thiền hành đi tới lui giữa bầu 
trời, rửa chân, rồi đi vào nơi cư ngụ và nằm xuống bên 
hông phải trong tư thế thế sư tử với chân này xếp lên 
trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, chú ý đến các ý 
tưởng khởi sinh. 


(Kinh Thụy miên: Kinh Tương ưng |. 107 < 239-2407, 
do G.A. Somaratne dich tiéng Anh). 


“Nhưng ngài Gotama đức lớn có nhớ giác ngủ trong 
ngày không?” "Này Aggivessana, ta nhó ráng trong 
tháng cuói cüa müa nóng, khi tró về từ khát thuc, sau 
bữa án, ta xếp y gấp thành bốn, rồi nằm xuống về hông 
bên phải, ta ngủ một cách chánh niệm và hoàn toàn 
tỉnh giác. 


(Đại kinh Saccaka: Kinh Trung bộ |. 249, do G.A.S. 
dich tiéng Anh). 


Ngài thực su luôn luôn ngủ ngon, vị Bà-la-món dà 
được dập tắt đầy đủ, người không dính mắc vào các 
dục lạc giác quan và an tinh nơi tâm, mà không có cái 
đạt được. 


Sau khi cắt đứt tất cả chấp thủ, gỡ bỏ quan tâm từ 
tim, bậc an tịnh ngủ ngon, sau khi đạt được sự an lạc 
của tâm. 


(Kinh Sudatta: Kinh Tương ưng l. 
G.A.S. dịch tiéng Anh). 


212 «458», do 


L.56. Thit có thé cháp nhàn trong binh bát cüa sa- 
món khóng? 


Doan này làm rõ ràng rằng các Ty-kheo và Tỳ-kheo- 
ni không nén nhận thức án góm thit néu nhu ho tháy, 
nghe hoác nghi ngó rằng thịt áy đến từ chúng sanh bi 
giết đặc biệt cho họ ăn. Cũng thấy bắt kỳ ai liên quan 
đến giết hại động vật là những kết quả nghiệp xấu tăng 
trưởng cho chính họ. 

Các tu sĩ, mặc dù, có cháp nhận thịt được mua bởi vị 








cũng có ăn thịt cá hằng ngày. 


Báy giờ Jivaka Komärabhacca (y sĩ Kì-bà) di đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên và bạch Thế Tôn: 

'Bach Đại Đức, con nghe nói như sau: Ho giét hai 
chüng sanh vi Sa-món Gotama; Sa-món Gotama biét 
mà vẫn dùng các loại thịt từ chúng sinh bi giết vi minh. 
Bạch Đại Đức, ai nói như vậy phải chăng là nói điều 
được nói bởi Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn bởi 
những điều không đúng sự thật? 

Có phải họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những 
ai như pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp, không 
đáng bị khiển trách?” 


‘Này Jivaka, những ai nói như vậy không phải nói 
điêu được Ta nói, mà xuyên tạc Ta với những điêu 
không đúng sự thật. 


Này Jivaka, Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba 
trường hop: khi thấy, nghe và nghi rằng chúng sanh bi 
giết vì mình. Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba 
trường hợp này. 

Ta nói trong ba trường hợp, thịt có thể được thọ 
dụng: khi không thấy, không nghe và không nghi chúng 
sanh bị giết vì mình. Ta nói thịt được thọ dụng trong ba 
trường hợp này.... .' 


'Bach Đại Đức, con nghe như sau: “Phạm thiên an 
trú tâm từ.” Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp 
diện kiến chứng minh điều đó; bởi Thế Tôn an trú tâm 
từ... 


'Bach Đại Đức, con nghe như sau: “Phạm thiên an 
trú tâm xả.” Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp 
diện kiến chứng minh điều đó; bởi Thế Tôn an trú tâm 


xả. 





donor in a market. For a lay Buddhist to kill animals or 
fish and sell their flesh would be wrong livelihood, 
though many lay Buddhists do include some meat, 
such as fish, in their own diets. 


Then Jivaka Komarabhacca went to the Blessed 
One, and after paying homage to him, he sat down at 
one side and said to the Blessed One: 

‘Venerable sir, | have heard this: They slaughter 
living beings for the renunciant Gotama; the renunciant 
Gotama knowingly eats meat prepared for him from 
animals killed for his sake. Venerable sir, do those who 
speak thus say what has been said by the Blessed 
One, and not misrepresent him with what is contrary to 
fact? 

Do they explain in accordance with the Dhamma in 
such a way that nothing which provides a ground for 
censure can be legitimately deduced from their 
assertions?' 


'Jivaka, those who speak thus do not say what has 
been said by me, but misrepresent me with what is 
untrue and contrary to fact. 


Jivaka, | say that there are three instances in which 
meat should not be eaten: when it is seen, heard, or 
suspected that the living being has been slaughtered 
for oneself. | say that meat should not be eaten in these 
three instances. 

| say that there are three instances in which meat 
may be eaten: when it is not seen, not heard, and not 
suspected that the living being has been slaughtered 
for oneself. | say that meat may be eaten in these three 
instances. ... .' 


‘Venerable sir, | have heard this: "Brahmaà abides in 
loving kindness." Venerable sir, the Blessed One is my 
visible witness to that; for the Blessed One abides in 
loving kindness." ' 


‘Venerable sir, | have heard this: “Brahmä abides in 
equanimity." Venerable sir, the Blessed One is my 
visible witness to that; for the Blessed One abides in 
equanimity.' 


215 





cúng dường cư sĩ tại chợ. Đối với cư sĩ Phật tử giết hại 
động vật hoặc cá hoặc bán thịt của chúng sẽ là tà 
mạng, mặc dù nhiều cư sĩ Phật tử có thé ăn một ít thịt, 
như cá, trong các ché độ ăn uống của chính mình. 


Sau đó, ngự y Jivaka Komarabhacca đi đến đức Thế 
Tôn. Sau khi đảnh lễ ngài, ngài ngồi xuống một bên và 
nói với đức Thế Tôn: 

“Bạch đại đức ngài, con đã nghe điều này: Họ giết 
hại chúng sanh cho Sa-môn Gotama; Sa-môn Gotama 
cố ý ăn thịt được chuẩn bị cho ngài từ các loài động vật 
bị giết để phục vụ ngài. Bạch đại đức ngài, có phải có 
ai đó nói nhu vậy nói những điều đã được thuyết bởi 
đức Thế Tôn và không trình bày sai ngài với điều 
ngược lại với thực tế? 

Có phải họ giải thích theo pháp trong cách như thế 
rằng không điều gì cung cấp lý do phê phán có thể 
được suy diễn một cách hợp lý từ những điều quyết 
đoán của họ?” 


"Này Jivika, những ai nói như vậy đã không nói 
những điêu được ta nói, mà suy diễn sai ta với những 
điêu không đúng sự thật và mẫu thuân với sự thật. 


Này Jivika, ta nói rằng có ba trường hợp mà trong đó 
thịt không nên ăn: khi nó được thấy, nghe, hoặc nghi 
ngờ rằng chúng sanh ấy được giết hại cho người ấy. 
Ta nói rằng thịt không nên được ăn trong ba trường 
hợp này. 

Ta nói rằng có ba trường hợp mà trong đó thịt có thể 
được ăn khi nó không được thấy, nghe, hoặc nghi ngờ 
rằng các chúng sanh được giết cho chính họ. Ta nói 
rằng thịt có thé được ăn trong ba trường hợp này.. 


“Bạch đại đức ngài, con đã nghe điều này: “Phạm 
thiên an trú trong tâm từ." Bach đại đức ngài, đức Thế 
Tôn là nhân chứng có thể thấy được của con về điều 
đó; vì đức Thế Tôn an trú trong tâm từ.” 


“Bạch đại đức ngài, con đã nghe điều này: “Phạm 


thiên an trú trong tâm xả.” Bạch đại đức ngài, đức Thế 
Tôn là nhân chứng có thể thấy được của con về điều 


A» 


đó; vì đức Thé Tôn an trú trong tâm xả. 








'Này Jivaka, bát cứ tham, sân, si nào, do bởi đó mà 
khởi lên sân hận, hay bất mãn, hay ác ý, Như Lai đều 
đã đoạn trừ hết thảy, chặt đứt rễ, như thân cây tàla bị 
chặt khiến không thể sanh khởi trong tương lai. 

Nếu nhu vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời Ta đồng ý 
với ông.' 


Bạch Đại Đức, nhu vậy thật là ý nghĩa con muốn 
nói.’ 


‘Này Jivaka, những ai vì Nhu Lai, hay vì đệ tử Nhu 
Lai, mà giết hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp 
phi phước theo năm trường hợp: Khi người Ấy nói: 
“Hãy đi và dắt con thú này đến”, đó là trường hợp thứ 
nhất người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. 

Khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu, do bị dắt đi vì bị kéo 
lôi nơi cỗ, đây là trường hợp thứ hai, người ấy tích lũy 
nhiều nghiệp phi phước. Khi người ấy nói: “Hãy đi và 
giết con thú này”, đây là trường hợp thứ ba người ấy 
tích lũy nhiều nghiệp phi phước. 

Khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu lúc bị giết, đây là 
trường hợp thứ tư người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi 
phước. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử 
Như Lai phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm người 
ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. 

Những ai vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết 
hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước 
theo năm trường hợp này. 


Jivaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.368-371, dịch Anh 
G.A.S. 


L.57 Hộ trì Phật pháp bằng tài vật không phải là 
thiêt yêu duy nhật 


Trong đoạn này, một thí chủ giàu có đệ tử Ky-na 
giáo, sau một cuộc tranh luận đạo lý với Phật, tuyên bó 
từ nay cải đạo, theo Phật. Đức Phật hồi đáp với sự cởi 
mở và bao dung. 


Này STha, hãy suy xét chín chắn, đây là điều thích 
đáng đối với những người nói tiếng như ông.’ 





'Jivaka, any attachment, any hate, any delusion 
whereby cruelty or discontent or aversion might arise 
have been abandoned by the Tathagata, cut off at the 
root, made like a palm stump, done away with so that 
they are no longer subject to future arising. 

If what you said referred to that, then I allow it to you.’ 


‘Venerable sir, what | said referred to precisely that.’ 


'Jivaka, if anyone slaughters a living being for the 
Tathagata or his disciple, he accumulates much 
detrimental karma in five instances: When he says: “Go 
and fetch that living being", this is the first instance in 
which he accumulates much detrimental karma. 

When that living being experiences pain and grief on 
being led along with a neck-halter, this is the second 
instance in which he accumulates much detrimental 
karma. When he says: “Go and slaughter that living 
being, this is the third instance in which he accumulates 
much detrimental karma. 

When that living being experiences pain and grief on 
being slaughtered, this is the fourth instance in which 
he accumulates much detrimental karma. When he 
provides the Tathagata or his disciple with food that is 
not permissible, that is the fifth instance in which he 
accumulates much detrimental karma. 

Anyone who slaughters a living being for the 
Tathagata or his disciple lays up much detrimental 
karma in these five instances. 


Jivaka Sutta: 
G.A.S. 


Majjhima-nikāya 1.368-371, trans. 


L.57 Material support for Buddhism need not be 
exclusive 


In this passage, a well-off supporter of Jainism has, 
after a conversation with the Buddha, declared that he 
wishes to be his follower. The Buddha's response is an 
open and generous one. 


this is 
like 


Now Siha, make a proper investigation: 
appropriate in the case of well-known men 


216 





"Này Jivika, bát ky dính mác, bát ky sân hận, bát kỳ si 
mé noi su tàn bao, bát màn hay ác cám có thé xuát 
hiện đã được từ bó bởi Nhu Lai, cắt đứt tại gốc, tạo ra 
như gốc cây co, bi chặt đứt dé chúng không còn là chủ 
thể cho sự khởi sanh tương lai. 

Nếu những điều con nói chỉ đến điều đó thì ta cho 
phép nó về con.” 


“Này Jivika, nếu bất kỳ ai giết hại chúng sanh cho 
Như Lai hoặc đệ tử của ngài, vị ấy tích lũy nhiều 
nghiệp bắt lợi trong năm trường hợp: Khi vị ấy nói: “Đi 
bẫy chúng sanh đó,” đây là trường hợp thứ nhất mà vi 
ấy tích lũy nhiều nghiệp bát lợi. 

Khi chúng sanh ấy trải nghiệp đau đớn và sầu khổ 
khi bị bát treo có, đây là trường hợp thứ hai mà vị ấy 
tích lũy nghiệp bát lợi. Khi vị ấy nói: “Đi giết chúng sanh 
đó, đây là trường hợp thứ ba mà vị ấy tích lũy nhiều 
nghiệp bắt lợi. 

Khi chúng sanh ấy trải nghiệp đau đớn và sầu khổ 
khi bị giết hại, đây là trường hợp thứ tư mà vị ấy tích 
lũy nghiệp bắt lợi. Khi vị ấy cung cấp cho Như Lai hoặc 
đệ tử của ngài thực phẩm mà không được cho phép, 
đó là trường hợp thứ năm mà vị ấy tích lũy nghiệp bát 
lợ. 

Bất kỳ ai giết hại một chúng sanh cho Như Lai hoặc 
đệ tử của ngài thì khởi lên nhiều nghiệp bất lợi trong 
năm trường hợp trên. 


(Kinh Jivaka: Kinh Trung bộ |. 368-371, do G.A.S. 
dich tiéng Anh). 


L.57. Hỗ trợ vật chát cho Phật giáo không cần 
được độc chiêm 


Trong đoạn này, người hỗ trợ đắc lực của Ky-na giáo, 
sau khi cải đạo với đức Phật, đã tuyên bó rằng vị ấy 
muốn là đệ tử của ngài. Hồi đáp của đức Phật thật rộng 
mở và bao la. 


“Bây giờ, này Srha, hãy làm sự quan xét đúng đắn: 
điêu này là thích hợp trong trường hợp của những 








'Bạch Thế Tôn, con thật sự hoan hy và phán khởi với 
lời nói này của Thế Tôn.... 

Bởi vì, nếu các ngoại đạo khác sau khi thâu nhận con 
làm đệ tử, họ có thé vác cờ đi khắp cả VesälT, rao rằng 
“Tướng quân Srha đã trở thành dé tử của chúng tôi.” 

Vì vậy... cúi xin Thế Tôn nhận con là ưu-bà-tắc, quy 
y từ nay cho đến trọn đời. 


Trong một thời gian dài, này Sïha, gia đình ông là 
nguồn suối cho những người Nigantha (Jain); vậy ông 
nên nghĩ đến chu cấp vật thực cho họ khi họ đến nhà 
ông.’ 


'Bạch Thế Tôn, con thật sự rất hoan hy và phán khởi 
với lời nói này của Thế Tôn.... Con đã được nghe, 
bạch Thế Tôn, “Sa-môn Gotama đã nói như váy, ‘Chi 
nên bố thí cho Ta; không nên bố thí cho những người 
khác... Chỉ nên bố thí cho các đệ tử của Ta, 2 nén 
bó thí cho các đệ tử của những người khác...'." 

Thế nhưng, ở đây Thế Tôn khuyến khích ‹ con bố thí 
cho những người Nigantha. Thật vậy, bạch Thế Tôn, 
chúng con sẽ biết thời điểm thích hợp cho việc làm áy.’ 


Mahãvagga: Vinaya 1.236—237, dịch Anh P.H. 


Làm thơ và thưởng thơ: 
L.58 Đáp thi kệ bằng thi kệ 


Ở đây, đức Phật vui vẻ trao đôi các thị kệ với một 
người chăn bò vé hạnh phúc của đời sóng tại gia và đời 
sống xuất gia. 


Dhanya, người chăn bò, nói bài kệ này: 'Cơm chín, 
sữa đã vắt, tôi sóng chung (với vợ) bên bờ Mahi. Chòi 
tranh, lửa đã đốt. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mua.’ 
Phật Thế Tôn nói bài kệ này: 


'Không sân, không ngoan cố (tâm xơ cứng); một đêm 





yourself.” 


‘l, Blessed One, am truly very pleased and satisfied 
with what the Blessed One said to me. ... 

For if members of other sects had gained me as a 
disciple, they would have paraded a banner all around 
Vesäli, saying "General Siha has joined our disciples." 


So .. may the Blessed One accept me as a lay 
follower going for refuge from this day onwards for as 
long as life lasts.' 


'For a long time, Siha, your family has given 
generous support to the Niganthas (Jains). Will you 
think to still give alms when they approach you?' 


'|, Blessed One, am truly very pleased and satisfied 
with what the Blessed One said to me. ... | have heard, 
Blessed One, “The renunciant Gotama speaks thus, 
“Gifts should be given to me only, not to others ....; gifts 
should be given to my disciples only, not to the 
disciples of others ...'." 

But then the Blessed One urged me to give to the 
Niganthas too. Indeed, Blessed One, we will know the 
right time for that.' 


Mahävagga: Vinaya 1.236—237, trans. P.H. 


Composing and enjoying poetry 
L.58 Responding to verses with verses 


Here the Buddha playfully exchanges verses with a 
cattleman on the happiness of lay life and renunciant 
life. 


1 am with my rice cooked, milking done’, said 
Dhaniya the cattleman. ‘I live with my people along the 
banks of the Mahi. My hut is roofed, fire is lit; so if you 
want, (rain) god, go ahead and rain.' 


‘I am free from anger, with stubbornness gone’, said 
217 





người nói tiếng như chính ông.” 


“Con bạch đức Thế Tôn, thật sự rất vui và hài lòng 
với những điều đức Thế Tôn nói với con. 

Vì nêu các thành viên của các tôn phái khác có con 
là đệ tử, họ sẽ phô trương một tắm ba-nô xung quanh 
thành Vesali, nói rằng “Tướng quân Siha đã gia nhập 
các đệ tử chúng tói."... 

Vì vậy, mong đức Thế Tôn chấp nhận con là đệ tử 
cư sĩ trở về nương tựa từ ngày hôm nay trở về sau đến 
khi hết đời.” 


“Đã từ lâu, này Siha, gia đình ông có sự cúng dường 
rộng rãi đối với các vị Nigantha (tu sĩ Kỳ-na giáo). Ông 
nghĩ ông sẽ vẫn cúng dường khi họ tiến đến ông chứ?” 


“Con bạch Thế Tôn, thực sự rất vui và hài lòng với 
điều đức Thế Tôn nói với con... Con đã nghe, bạch 
đức Thế Tôn, *Sa-món Gotama nói như thé này, 
“Những vật dụng nên được dâng cúng một mình ta 
thôi, không cho ai khác. Những vật dung nên được 
dâng cúng một mình đệ tử của ta thôi, không cho đệ tử 
của ai khác...” 

Nhưng sau khi đức Thế Tôn khuyên con nên cúng 
dường cho các vị Nigantha cũng vậy. Quả thực, bạch 
đức Thế Tôn, chúng con sẽ biết đúng thời có điều ấy.” 


(Đại phẩm: Luật tang |. 236-237, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


SÁNG TÁC VÀ TAN HUÓNG THƠ CA 
L.58. Trả lời tho bằng tho 
Ở đây, đức Phật chơi thơ với chàng chăn bò vê sự 


hạnh phúc của đời sóng thế tục và đời sống sa-môn. 


“Con với cơm được nấu, sữa được làm,” Dhaniya, 
chàng chăn bò nói. “Con sống với mọi người dọc bờ 
sông Mahi. Túp lều được che mái, lửa được đối; vậy 
nếu ngài muốn, thần (mưa), đi tới và mưa.” 


“Ta thoát khỏi sân hận, với tính ngoan có dà mát," 








Ta trú bờ Mahi. Lửa tắt, chòi rộng mở. Nếu muốn, hãy 
mưa đi, Thân Mưa. 


Dhanya: 

'Muỗi mòng thảy đều không. Đàn bò nhởn nhơ bên 
bờ ao; chúng an nhiên, dù mưa. Nếu muốn, hãy mưa 
đi, Thần Mưa.” 


Thế Tôn: 
'Bé dà kết, khéo; vượt dòng nước lũ, qua bờ kia. Bây 
giờ không cần bè. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa'. 


Dhanya: 

'Vo trung thực, không tham; lâu ngày chung sống, 
vừa đẹp ý. Nàng không hề ác hành. Nếu muốn, hãy 
mưa đi, Thần Mưa. 


Thế Tôn: 

“Tâm giải thoát, không tham; lâu ngày khéo tu, khéo 
nhiếp phục. Trong Ta không còn ác pháp, không còn 
được tìm thấy. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mua.’ 


Dhanya: 

“Thâu hoạch, tự nuôi sống. “Tôi và con sóng chung 
không bệnh. Con tôi không ác hành. Nếu muốn, hãy 
mưa đi, Thần Mưa. 


Thế Tôn: 

'Không làm thuê cho ai. Tự chứng, Ta đi khắp thế 
gian. Ta không cần trả công. Nếu muốn, hãy mưa đi, 
Thần Mưa." 


Dhanya: 
“Đây bò cái, bò con; bò mang thai, bò tơ; bó đực, bò 
đầu đàn. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 


Thế Tôn: 
‘Không bò cái, bó con; không bò chửa, bò tơ, không 
bò đực, đầu đàn. Nếu muốn, hãy mua đi, Thần Mưa. 





the Blessed One. I live for one night along the banks of 
the Mahi. My hut is open, fire is out; so if you want, 
god, go ahead and rain.’ 


'No mosquitoes or gadflies are to be found', said 
Dhaniya the cattleman; 'the cows roam in the marshy 
meadow where the grasses flourish. They could stand 
the rain if it came; so if you want, god, go ahead and 
rain.' 


'A raft, well-made, has been lashed together, said 
the Blessed One; having crossed over, gone to the far 
shore (nirvana), | have subdued the flood. There is 
(now) no need of a raft; so if you want, god, go ahead 
and rain.’ 


'My wife is compliant, not careless', said Dhaniya, the 
catleman; 'she has lived with me long, and is 
charming. | hear no evil about her at all; so if you want, 
god, go ahead and rain.’ 


'My mind is compliant, released', said the Blessed 
One, 'and has long been nurtured, well tamed. No evil 
is to be found in me; so if you want, god, go ahead and 
rain.' 


‘I support myself on my earnings’, said Dhaniya the 
cattleman; “and my sons live in harmony, in good 
health. | hear no evil about them at all; so if you want, 
god, go ahead and rain.’ 

‘I am no one's employee’, said the Blessed One. ʻI 
wander the whole world on gains (given). | have no 
need of earnings; so if you want, god, go ahead and 
rain.' 


"There are cows, young bulls, said Dhaniya the 
cattleman, 'and cows in calf, also breeding cows. There 
is a great bull, the leader of the herd; so if you want, 
god, go ahead and rain.’ 


"There are no cows, no young bulls, said the Blessed 
One, 'no cows in calf or breeding cows. There is no 
great bull, the leader of the herd; so if you want, god, 
go ahead and rain.’ 


218 





düc Thé Tón nói. Ta sóng mót dém doc bén bó sóng 
Mahi. Túp tiều được mở, lửa bị tắt; vậy nếu con muốn, 
thần, đi tới và mưa.” 


“Không có con muỗi mòng nào được tìm thấy,” 
Dhaniya, chàng chăn bó nói; “Các con bò di chuyển 
khắp đồng cỏ đầm lầy nơi các cỏ phát triển. Chúng có 
thể dưới mưa nếu. nó đến; Vì vậy, nếu ngài muốn, 
thần, đi tới và mưa.” 


“Chiếc bè, được làm tốt, đã được cột chắc cùng 
nhau,” đức Thế Tôn nói; sau khi vượt qua nó, đi đến bờ 
bên kia (niết- bàn), ta đã làm dịu lũ lụt. (Bây giờ) không 
cần chiếc bè; Vì vậy, nếu con muốn, thần, đi lên và 


mưa. 


"Vo con hay vâng lời, không bất cán," Dhaniya, 
chàng chăn bò nói; "Nàng sóng vói con làu và quyên 
rũ. Con không nghe xấu ác về nàng gì cả; vậy nếu ngài 
muốn, thần, đi tiếp và mưa.” 


“Tâm ta vâng lời, giải thoát,” đức Thế Tôn nói, “và đã 
từ lâu được nuôi dưỡng, khéo chế ngự. Không có xấu 
ác nào được tìm thấy nơi ta; nếu con muốn, thần, đi 
tiếp và mưa.” 


“Con tự mình kiếm ăn,” Dhaniya, chàng chăn bò nói; 
“Và những đứa con trai con sống trong sự hòa hợp, 
trong sức khỏe tốt. Con không nghe điều xấu ác về 
chúng cả; Vì vậy, nếu ngài muốn, thần, đi tiếp và mưa.” 


“Ta không phải người làm của ai,” đức Thế Tôn nói. 
“Ta vân du khắp thế gian về lợi lộc (được cúng dường). 
Ta không cần kiếm sống; vậy nếu con muốn, thần, đi 
tới và mưa.” 


“Có nhiều bò cái và bò đực non,” Dhaniya, chàng 
chăn bò nói; "Và những bò cái trong bê hoặc những bò 
cái đang sinh. Có con bò đực to lớn, đứng đầu đàn; Vì 
vậy, nếu ngài muốn, thần, đi tiếp và mưa.” 


“Không có những bò cái và bò đực non,” đức Thế 
Tôn nói. “Và không có những bò cái trong bê hoặc 
những bó cái dang sinh. Không có một con bò đực to 
lớn, đứng đầu đàn; vậy nếu con muốn, thần, đi tới và 








Dhanya: 

'Cột đóng sâu, bát động, dây thừng được bện chắc, 
bò con không thể bứt. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần 
Mua.’ 


Thé Tôn: 

Bò chúa bứt dây buộc; nhu voi büt có mục; Ta 
không còn tái sanh thai mẹ. Nếu muốn, hãy mưa đi, 
Thần Mưa. 


Rồi mưa lớn trút xuống, làm đầy tràn đất trüng, làm 
ngập lụt dát cao. Nghe trời gám, mưa thét, Dhanya đọc 
kệ: 


'Loi thay cho chúng ta, đây không phải lợi nhỏ; chúng 
ta được chiêm ngưỡng, vi Chánh Giác, Thế Tôn. Ôi! 
Kính lễ Pháp Nhãn, con xin quy y Phật. Kính lễ Đại 
Mâu-ni, Ngài là Thầy chúng con.’ 


"Vợ con cùng với con, là những người nhu thuận. Xin 
sống đời Phạm hạnh, dưới chân đức Thiện Thệ. Được 
đến bờ bên kia, vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ 
trở thành, người diệt tận dau khổ. 


Ác Ma nói: 
'Có con, vui với con. Chủ bò, vui với con bò. Con 


người vui hữu y (upädhi: chấp thủ y); không hữu y sao 
vui?’ 


Thé Tôn nói: i 
‘Có con, khổ với con. Chủ bò, khô với bò. Người khổ 
vì hữu y; không hữu y, sao khô?” 


Dhaniya Sutta: Sutta-nipàta 18—34, dịch Anh G.A.S. 


L.59 Thưởng thức tho 


Trong đoạn này, đức Phật tán thán tho của ty-kheo 
Vangrsa, dé tử hạng nhát trong những vi có biện tài 





“The stakes are dug-in, immovable', said Dhaniya the 
cattleman; the new muñja-grass halters, well-woven; 
not even young bulls could break; so if you want, god, 
go ahead and rain.’ 


'Having broken my bonds like a great bull, like a great 
elephant tearing a rotting vine; | never again will lie in a 
womb; so if you want, god, go ahead and rain.' 


The great cloud rained down straightaway, filling the 
lowlands and high. Hearing the god pour down, 
Dhaniya stated this meaning: 


'How great our gain that we have gazed on the 
Blessed One! We go to him, the one with vision, for 
refuge. May you be our teacher, O great sage?' 


My wife and I are compliant. Let us follow the holy life 
under the Fortunate One. Gone to the far shore of 
ageing and death, let us put an end to the painful.' 


"Those with children delight because of their children', 
said Māra, the evil one. ‘Those with cattle delight 
because of their cows. A person's delight comes from 
acquisitions, since a person with no acquisitions does 
not delight.’ 


"Those with children grieve because of their children', 
said the Blessed One. 'Those with cattle grieve 
because of their cows. A person's grief comes from 
acquisitions, since a person with no acquisitions does 
not grieve.’ 


Dhaniya Sutta: Sutta-nipata 18—34, trans. G.A.S. 


L.59 Enjoying poetry 


In this passage, the Buddha enjoys the poetry of the 
monk Vangisa, who was the foremost disciple of those 


219 





mua. 


“Nhiều cọ vị chôn sáu, không duy chuyển được,” 
Dhaniya, chàng chăn bò nói; “Các mày cắt cỏ Munja 
non, khéo kết; thậm chí những con bò khỏe không thể 
phá bỏ; Vì vậy, nếu ngài muốn, thần, đi tiếp và mưa.” 


“Sau khi đã bẻ gãy những dính mắc của ta giống 
nhưng bò đực to lớn, như voi to lớn xé nát dây leo mục 
nát; ta không bao giờ sẽ nằm trong bào thai nữa; Vậy 
nếu con muốn, thần, đi tới và mưa. 


Đám mây lớn kéo mưa xuống thẳng táp, rải phủ hết 
mảnh đất tháp cao. Nghe thần đỗ mưa xuống, Dhaniya 
khẳng định ý nghĩa này: 


“Lợi ích của chúng ta thật tuyệt vời làm sao khi chúng 
ta chiêm ngưỡng đức Thế Tôn! Chúng ta đi đến ngài, 
bậc có tầm nhìn, để nương tựa. Xin ngài hãy là bậc 
đạo sư của chúng con! Thưa bậc đại thánh?” 


“Vợ con và con vâng lời. Hãy để chúng con đi theo 
đời sông thánh hạnh dưới bậc Thiện Thé. Đên bờ bên 
kia của già chêt, chúng ta hãy châm dứt khô đau.” 


“Những ai với con cái vui vẻ vì con cái của họ,” ma 
vương, kẻ xấu xa nói. “Những ai với gia súc của mình 
vui thích với đàn bò của mình. Vui thích của một người 
đến từ sở hữu, vì một người không có sở hữu gì sẽ 
không vui thích.” 


“Những ai vơi con cái sẽ ưu phiền vì con cái của họ,” 
đức Thế Tôn nói. “Những ai với gia súc của mình sẽ 
ưu phiền với đàn bò của mình. Ưu phiền của một 
người đến từ sở hữu, vì người không có sở hữu gì sẽ 
không ưu phiền.” 


(Kinh Dhaniya: Kinh tập 18-34, do G.A.S. dịch tiếng 
Anh). 


L.59. Thưởng thức thơ ca 


Trong đoạn này, đức Phật thưởng thức thơ ca của 
Ty-kheo Vangisa, là dé tử xuất sắc nhất trong số 








nhạy bén (Anguttara-nikãya I.24). Ông thiện xảo trong 
cảm hứng thơ ứng. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, 
Anathapindika, 
1,250 vị. 

Lúc bầy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ- 
kheo bằng bài pháp liên hệ đến Niết-bàn, khai thị, 
khuyến phát, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Các tỳ- kheo 
chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng tai nghe 
pháp. 


trong vườn ông 
rừng Jeta, cùng đại chúng tỳ-kheo 


Báy giờ Tôn giả Vangisa nghĩ thầm: ‘Nay Thế Tôn 
thuyết giảng cho các tỳ-kheo... Ta hãy đối trước Thế 
Tôn xướng lên những bài kệ tán thán thích hợp." 

Thế rồi Tôn giả Vangisa rời chỗ ngồi đứng dậy, trật 
thượng y sang một bên vai, chắp tay hướng về Thế 
Tôn và bạch rằng, Bạch Thiện Thé, một cảm hứng đến 
với con! Bach Thế Tôn, một cảm hứng đến với con! 
‘Này Vangisa, hãy nói lén cảm hứng áy.’ 

Rồi Tôn giả Vangisa, đối trước Thế Tôn, xướng lên 
những bài kệ tán thán thích hợp: 


'Hon ngàn vị ty-kheo, hầu kính đức Thiện Thệ, Phật 
thuyết pháp ly câu, Niêt-bàn không bó úy. 


Lắng nghe pháp ly cấu, thuyết bởi Phật Chánh Giác, 
Chánh Giác thật chói sáng Thượng Thủ chúng ty-kheo. 


Thế Tôn, hiệu Long Tượng,!Ù2 vị Đại Tiên tối 
thượng. Ngài như đám mây lớn, mưa nhuân chúng đệ 
tử. 


Ra đi từ giấc trưa, muốn thấy đức Tôn Sư; đệ tử 
Vangisa, đảnh lễ dáng Đại Hùng.’ 





gifted with inspirational speech (Anguttara-nikaya /.24). 
He had the skill in composing spontaneous verses. 


On one occasion the Blessed One was dwelling at 
Savatthi in Jetas Grove, Anathapindika's Park, 
together with a large community of monks, with 1,250 
monks. 

Now on that occasion the Blessed One was 
instructing, exhorting, inspiring, and gladdening the 
monks with a talk on Dhamma concerning nirvana. And 
those monks were listening to Dhamma with eager 
ears, attending to it as a matter of vital concern, 
directing their whole mind to it. 


Then it occurred to Venerable Vangisa: 'The Blessed 
One is instructing the monks ... Let me extol the 
Blessed One to his face with suitable verses.' 

Then Venerable Vangisa rose from his seat, 
arranged his upper robe over one shoulder, and raising 
his joined hands in reverential salutation towards the 
Blessed One, said to him, 'Exalted One, an inspiration 
has come to me! Blessed One, an inspiration has come 
to me! Vangisa, then express your inspiration.’ 

Then Venerable Vangisa extolled the Blessed One to 
his face with suitable verses: 


'Over a thousand monks here attend upon the 
Blessed One as he teaches the dust-free Dhamma, 
nirvana, inaccessible to fear. 


They listen to the stainless Dhamma taught by the 
perfectly awakened Buddha. Indeed, the awakened 
one shines honoured by the community of monks. 


Venerable sir, your name is Naga, !02 the best seer 
of the seers. Like a great cloud bearing rain you pour 
down on the disciples. 


Having emerged from his daytime abode from desire 
to behold the teacher, your disciple Vañgisa, O great 


220 





những thiên tài vé ngón ngữ truyền cảm hứng (Kinh 
Tăng chỉ I. 24). Vị ây có khả năng sáng tác thơ ca một 
cách tự nhiên. 


Một thuở nọ, đức Thế Tôn đang cư ngụ tại thành phố 
Savatthi Tinh xá Kỳ-viên, vườn của ông Cấp Cô Độc, 
cùng với hội chúng Tỳ-kheo 1.250 vị. 

Lúc bầy giờ đức Thế Tôn đang hướng dẫn, sách tắn, 
truyền cảm hứng và làm vui mừng các Tỳ-kheo với bài 
pháp thoại về pháp liên quan đến niết-bàn. Và những 
Tỳ-kheo này đang lắng nghe pháp với đôi tai thiết tha, 
tập trung hướng. về nó như là vấn đề thiết yếu, hướng 
toàn bộ tâm trí về điều đó. 


Sau đó, điều này xảy ra đối với đại đức Vangisa: 
“đức Thế Tôn đang hướng dẫn các Tỳ-kheo... Ta hãy 
tán dương đức Thế Tôn trước mặt với những câu kệ 
thích hợp.” 

Sau đó, đại đức Vangisa khởi thân từ chó ngồi, sắp 
xếp y thượng lên vai và „cháp tay cung kính đảnh lễ 
hướng về đức Thế Tôn, rồi nói với ngài, “Bạch đức Thế 
Tôn, một cảm nghĩ đến với con! Bạch đức Thế Tôn, 
nguồn cảm hứng đã đến với con! “Này Vangisa, hãy 
diễn đạt nguồn cảm hứng của con! 

Sau đó, đại đức Vangisa tán dương đức Thế Tôn 
trước mặt bằng những câu kệ thích hợp: 


“Với hơn ngàn Tỳ-kheo ở đây, chú ý vé đức Thé Tôn 
khi ngài giảng day pháp không bụi trân, niét-bàn, không 
sợ hãi. 


Họ lắng nghe đến pháp không bụi trần được tuyên 
thuyết bởi Đức Phật tỉnh thức hoàn toàn. Quả thật bậc 
tỉnh thức chiếu soi được cung kính bởi tăng đoàn các 
Ty-kheo. 


Bach dai đức ngài, tên của ngài là Naga, 71 bậc thầy 
biết xuát sắc nhất trong các bậc thấy biết. Giống như 
một áng mây to lớn mang cơn mưa trút xuống lên các 
đệ tử. 


Sau khi xuất hiện từ nơi ở ban ngày, từ sự mong 
muôn dé nhìn ngám bác đạo sư, dé tử của ngài, 








Này Vangisa, phải chăng những bài kệ này được 
nghĩ ra từ trước hay cảm hứng tại chô?’ 


'Bach Đại Đức, những bài kệ này của con không phải 
được nghĩ ra từ trước, mà được cảm hứng tại chô.’ 


'Váy này Vanigisa, hãy cảm hứng thêm nhiều kệ nữa, 
không suy nghi từ trước. ' 


‘Kinh vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Vangisa vâng 
đáp. Rồi Tôn giả Vangisa xướng lên những bài kệ tán 
thán Thế Tôn, những bài kệ không được nghĩ ra từ 
trước: 


‘Chinh phục tà đạo của Ác Ma. Dọn sạch hoang vu 
rôi bước đi. Hãy nhìn Đâng giải thoát trién phược. Chia 
phân pháp bình đăng. 


Dẫn người vượt thác lũ, thuyết thị đạo sai biệt; ai tháy 
pháp, trụ vững trong pháp bât tử này. 


Đắng thắp sáng, quán thấy, siêu việt mọi trú xứ (của 
thúc tái sanh); giác tri và tác chứng, thuyết tôi thượng 
cho năm vị. 


Pháp như vậy khéo thuyết, đã biết, sao phóng dật? 
Tinh cán pháp Thé Tôn, hãy thường cung kính học. 


Parosahassa Sutta: Samyutta-nikaya I.192—193 


«414-4177, dich Anh G.A.S. 





hero, bows down in devout respect at your feet.’ 


"Vangisa, had you already thought out these verses, 
or did they occur to you spontaneously?' 


"Venerable sir, | had not already thought out these 
verses; they occurred to me spontaneously.’ 


"Vangisa, in that case, let some more verses, not 
already thought out, occur to you.’ ' 


Yes, venerable sir, Venerable Vangisa replied. Then 
Venerable Vangisa extoled the Blessed One with 
some more verses that had not been previously 
thought out: 


Having overcome the deviant course of Màra's path, 
you fare having demolished barrenness of mind. 
Behold one who is the liberator from bondage, 
unattached, analysing into parts. 


For the sake of leading us across the flood you 
declared the path with its many aspects. The seers of 
Dhamma stand immovable in that deathless declared 
by you. 


The light-maker, having pierced right through, saw 
the transcendence of all stations (of rebirth 
consciousness); having known and realized it himself, 
he taught the chief matter to the five. 


When the Dhamma has been so well taught, what 
negligence is there for those who understand it? 
Therefore, living diligent in the Blessed One's teaching, 
one should always reverently train in it. 

Parosahassa Sutta: I.192-193 
«414-4175», trans. G.A.S. 


Samyutta-nikaya 


221 





Vangisa, bác dai anh hùng, cúi đầu đảnh lễ tôn kính 
dưới chân của ngài. 


“Này Varigisa, có phải ông đã nghĩ sẵn những vẫn kệ 
này không? Có phải chúng xuât hiện trong con một 
cách tự nhiên phải không? 


Bach dai đức ngài, con đã không nghĩ sẵn vé những 
vân kệ này, chúng xuât hiện trong con một cách tự 
nhiên. 


“Này Vangisa, trong trường hợp đó, hãy đề một vài 
vân kệ nữa, không có sẵn trong ý nghĩ, xảy dén nơi 
ông.” 


“Vâng bạch đại đức ngài, đại đức Vangisa hồi đáp. 
Sau đó, dai đức Vangisa tán thánh đức Thế Tôn với 
một vài dòng kệ nữa mà chúng chưa từng xuất hiện 
trước đây chưa được nghĩ ra: 


Sau khi vượt qua con đường sai lầm của ma vương 
đạo, ngài đi sau khi phá bỉ sự khô khan của tâm. Nhìn 
ngắm bác là vị giải thoát khói ràng buộc, không cháp 
thủ, tuệ phân tích. 


Vì giúp ích dẫn chúng ta vượt qua cơn lũ, ngài đã 
tuyên bó con đường với nhiều khía canh. Các bậc thấy 
pháp đứng bát động trong trạng thái bắt tử được tuyên 
thuyết bởi ngài. 


Người thắp ánh sáng, sau khi chọc thủng ngay toàn 
bó, đã thấy tính siêu việt của tắt cả các trạm (thức tái 
sanh); sau khi biết và nhận ra nó chính ngài, vị ấy dạy 
ván đề chính đối với năm điều trên. 


Khi pháp đã được khéo thuyết như váy, sự câu thả 
nào ở đó, cho những ai hiểu nó? Cho nên, sống siêng 
năng trong lời dạy của đức Thé Tôn, ta nên luôn luôn 
tôn kính tu luyện trong nó. 


(Kinh Một ngàn và nhiều hon: Kinh Tương ưng |. 192- 
193 <414- 417>, do G.A.S. dịch tiêng Anh). 








Những tháng cuối đời của đức Phật 


Kinh Đại Bát-niết-bàn (Mahã-parinibbãna Sutta) trong 
Trường Bộ (Digha-nikaya) (II72-168) là bài kinh dài 
nhất trong Thánh dién Pāli. 

Kinh tường thuật ba tháng cuối đời đức Phật, khi 
Ngài tám mươi tuói, kết thúc khi Ngài nhập dai Bát-niét- 
bàn (mahà-parinibbana): Niết-bàn tối hậu khi vị giác 
ngộ mạng chung. 


L.60 Vượt qua bạo bệnh - dạy chánh niệm, nương 
tựa chính mình và Pháp 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ- 
kheo, giờ hãy di và tìm chỗ trú xung quanh Vesali, nơi 
các ngươi được chào đón, giữa quyến thuộc và thân 
tín, và an cư trong mùa mưa. Còn Ta, Ta sẽ an cu mùa 
mưa ở ngay đây, tại làng Beluvä.' 

‘Kinh vâng, bạch Thế Tôn’, các ty-kheo vâng đáp. 


Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh 
tràm trong khởi lén, đau nhức kịch liệt gần như tuyệt 
mạng. Nhưng Thế Tôn nhẫn thọ cơn đau bằng chánh 
niệm, chánh tri, không hề phiền nhiệt. 


Rồi Thế Tôn nghĩ: “Thật không thích hợp nếu Ta 
nhập diệt mà không nói gì với các thị giả, không nói lời 
từ biệt chúng tỳ-kheo. 

Vậy Ta hãy trán áp cơn dau này bằng nghị lực tinh 
tán, duy trì mạng hành và an trú.’ Rồi Thế Tôn trán áp 
con đau này bằng nghị lực tinh tán, duy trì mang hành 
và an trú. 

Và Thế Tôn bình phục; ngay khi vừa bình phục, Thế 
Tôn ra khỏi tinh xá, đến ngồi trên chỗ ngồi đã soạn 
sẵn, trong bóng mát của tinh xá. 


Lúc bầy giờ Tôn giả Ananda dén chó Thé Tón, dánh 
lễ và ngồi xuống một bên, bach rằng: 'Bach Thé Tôn, 





The last months of the Buddha's life 


The Mahã-parinibbana Sutta of the Digha-nikaya 
(Il.72—168) is the longest single sutta in the Pali Canon. 

It deals with the last three months of the Buddha's 
life, in his eightieth year, culminating with his great 
(mahä) parinibbana: the final nirvana that comes at the 
death of an awakened person. 


L.60 Overcoming a severe illness, and teaching 
mindfulness as the way to take refuge in oneself 
and the Dhamma 


At that time the Blessed One spoke to the monks: 
'Monks, go now and seek shelter anywhere in the 
neighbourhood of Vesali where you are welcome, 
among acquaintances and friends, and there spend the 
rainy season. As for me, I shall spend the rainy season 
in this very place, in the village of Beluva.' 

"Very well, venerable sir, the monks said.’ 


When the Blessed One had entered upon the rainy 
season, there arose in him a severe illness. Sharp and 
deadly pains came upon him. And the Blessed One 
endured them mindfully, clearly comprehending and 
unperturbed. 


Then the Blessed One considered: 'It would not be 
fitting if | came to my final nirvana (at death) without 
addressing those who attended on me, without taking 
leave of the community of monks. 

Then let me suppress this illness by strength of will, 
resolve to maintain the life-sustaining activities, and live 
on.’ And the Blessed One suppressed the illness by 
strength of will, resolved to maintain the life-sustaining 
activities, and lived on. So it came about that the 
Blessed One's illness was allayed. 

And the Blessed One recovered from that illness; and 
soon after his recovery he came out from his dwelling 
place and sat down in the shade of a building, on a 
seat prepared for him. 


Then Venerable Ananda approached the Blessed 
One, respectfully greeted him, and sitting down at one 


222 





NHÜNG NGÀY THÁNG CUÓI ĐỜI CỦA ĐỨC PHAT 


Kinh Dai bát niét-bàn của Trường bộ kinh (II. 72-168) 
là bài kinh dóc láp dài nhát trong kinh tang Pali, 

thảo luận vé ba tháng cuối của cuộc đời đức Phát, 
trong năm thứ tám mươi của ngài, cao điểm là đại bát 
niết-bàn của ngài: niết-bàn hoàn toàn đến với sự ra di 
của một con người tỉnh thức. 


L.60. Vượt qua cơn bệnh dữ dội và giảng dạy 
chánh niệm là cách trở về nương tựa chính mình 
và giáo pháp 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Này 
các Ty-kheo, hãy đi bây giờ, và kiếm nơi ở bát kỳ noi 
đâu ở nơi gần thành phó Vesali nơi các con được chào 
đón, giữa những người quen và bạn bè, rồi ở đó, trải 
qua mùa mưa. Đối với ta, ta sẽ trải qua mùa mưa ở 
chính nơi này, trong làng Beluva.” 

“Rất tốt, bạch đại đức ngài, các Tỳ-kheo nói.” 


Khi đức Thế Tôn đã đi vào mùa mưa, ở đó, xuất hiện 
trong ngài cơn đau dữ dội, những cơn đau điếng người 
và đau buốt, đến ngài. Đức Thế Tôn chịu đựng chúng 
một cách chánh niệm, tỉnh giác và không xao động. 


Sau đó, đức Thế Tôn suy xét: “Sẽ là không phù hợp 
nếu ta nhập niết-bàn không còn thân thé (qua đời) mà 
không thông báo cho những vị thị giả ta, mà không nói 
với cộng đồng Tăng đoàn. 

Sau đó, hãy để ta kìm nén cơn đau này bằng sức 
mạnh của ý chí, nguyện duy trì các hoạt động duy trì 
mạng sống và sống tiếp.” Đức Thế Tôn đã kìm nén cơn 
đau bằng sức mạnh ý chí, quyết tâm duy trì các hoạt 
động duy trì mạng sống và tiếp tục sống. Vì vậy, nó 
đến rằng bệnh của đức Thế Tôn được dịu đi. 

Rồi đức Thế Tôn phục hồi từ cơn bệnh đó; và ngay 
sau khi hồi phục, ngài đi ra khỏi nơi ở của mình và ngôi 
xuống trong bóng cây của một tòa nhà, trên một chỗ 
ngồi được chuẩn bị cho ngài. 


Sau đó, đại đức Ananda tiến đến đức Thế Tôn, cung 
kính đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, ngài nói với 








phước lạc thay cho con được thấy Thế Tôn an lạc! 
Bạch Thế Tôn, phước lạc thay cho con được thấy Thế 
Tôn bình phục! 

Bạch Thế Tôn, khi thấy Thế Tôn bệnh, con cảm thấy 
thân con yếu ớt như dây leo, mọi thứ trở thành mờ mịt, 
không còn nghe thấy gì. 

Dẫu rằng, bạch Thế Tôn, con có chút an ủi, nghĩ rằng 
Thế Tôn sẽ chưa nhập diệt, chừng nào chưa có giáo 
huấn tối hậu cho chúng tỳ-kheo.' Tôn giả Ananda nói 
như vậy. 


Thế Tôn hỏi tôn giả: Này Ananda, chúng tỳ-kheo còn 
mong đợi gì nữa ở Ta? Ta đã giảng Pháp mà không 
phân biệt hiên hay mát. Ananda, đối với các giáo pháp, 
Như Lai không bao giờ giữ lại như là vị Tôn sư còn 
nắm chặt tay giữ lại. 

Những ai nghĩ rằng chính mình là người lãnh đạo 
chúng ty-kheo, hay chúng ty-kheo lệ thuộc người ấy, 
thì chính người ấy mới là người cần lưu lại giáo huấn 
tối hậu cho chúng tỳ-kheo. 

Nhưng, này Ananda, Như Lai không có ý nghĩ như 
vậy, cho nên không phải là vị cần có giáo huấn tối hậu 
cho chúng tỳ-kheo? Vậy thì, Như Lai phải có giáo huấn 
gi cho chúng ty-kheo? 


Này Ananda, Ta nay đã già, tuổi đã suy. Nay Ta dà 
đến tám mươi, thọ mạng đến lúc tận cùng. Này 
Ananda, nhu cỗ xe đã cũ kỹ, còn giữ được nhờ ràng 
buộc một cách khó khăn, cũng vậy thân Như Lai còn 
duy trì được chỉ do các duyên kết hợp. 

Này Ananda, chỉ khi nào Như Lai không tác ý đến tất 
cả tướng, diệt trừ một số cảm thọ, chứng nhập và an 
trú vô tướng tâm định, ! 03 chỉ khi ấy thân Ngài được an 
lạc. 


Vậy nén, này Ananda, hãy tự mình là hòn đảo (an 
toàn) cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một cái gì (hay một ai) khác. 





side, he spoke to the Blessed One: ‘Venerable sir, 
fortunate it is for me to see the Blessed One at ease 
again! 

Venerable sir, fortunate it is for me to see the 
Blessed One recovered! Venerable sir, for truly, when I 
saw the Blessed One's sickness it was as though my 
own body became weak as a creeper, everything 
around became dim to me, and my senses failed me. 

Yet, venerable sir, | still had some little comfort in the 
thought that the Blessed One would not come to his 
final nirvana until he had given some last instructions 
respecting the community of monks. Thus spoke 
Venerable Ananda. 


The Blessed One answered him: 'Ananda, what more 
does the community of monks expect from me? | have 
set forth the Dhamma without making any distinction of 
esoteric and exoteric Dhamma. Ananda, there is 
nothing with regard to the teachings that the Tathagata 
holds to the last with the closed fist of a teacher who 
keeps some things back. 

Whoever may think that it is he who should lead the 
community of monks, or that the community depends 
upon him, it is such a one that would have to give last 
instructions respecting them. 

But, Ananda, the Tathägata has no such idea as that 
it is he who should lead the community of monks, or 
that the community depends upon him. So what 
instructions should he have to give respecting the 
community of monks? 


Ananda, now I am frail, old, aged, far gone in years. 
This is my eightieth year, and my life is spent. Ananda, 
even as an old cart is held together with much difficulty, 
so the body of the Tathagata is kept going only with 
supports. 

Ananda, it is only when the Tathãgata, disregarding 
any characteristics of things in the meditative 


concentration that is free of characteristics, 09 that his 
body is more comfortable. 


Therefore, Ananda, dwell with yourselves as islands 
(of safety), yourselves as refuges, with no other 
(person as) refuge; with the Dhamma as your island, 


223 





đức Thế Tôn: "Bach đại đức ngài, thật may mắn thật 
sự cho con khi thầy đức Thế Tôn an tịnh lần nữal 

Bạch đại đức ngài, thật may mắn thật sự cho con khi 
thấy đức Thế Tôn hồi phục! Bạch đại đức ngài, thật sự, 
khi con thấy bệnh của đức Thế Tôn nhu thé chính thân 
thể con trở nên yếu ớt như dây leo, mọi thứ xung 
quanh trở nên u ám đối với con và các giác quan của 
con thất bại. 

Bạch đức Thế Tôn, con vẫn còn có một ít sự thoải 
mái trong tu tưởng rằng đức Thế Tôn sẽ không đến 
niết-bàn cuối cùng khi giảng một số hướng dẫn cuối 
cùng liên quan đến tăng đoàn tu sĩ.” đại đức Ananda 
nói như thế. 


Đức Thế Tôn trả lời ngài: "Này Ananda, còn gi nữa 
tăng đoàn tu sĩ mong đợi từ ta? Ta đã truyền trao pháp 
mà không có tạo bắt kỳ phân biệt nào giữa pháp bí mật 
hay công khai. Này Ananda, không có gì liên quan đến 
những lời dạy mà Như Lai giữ cho đến cuối với nắm 
tay đóng của vị thầy vẫn giữ một số điều lại. 

Bất kỳ ai có thể nghĩ rằng chính vị ấy nên hướng đến 
cộng đồng các Tỳ-kheo, hay rằng tăng đoàn phụ thuộc 
vị ây, chính người như thế sẽ phải đưa ra những lời 
dạy cuối cùng liên quan đến họ. 

Nhưng, này Ananda, Như Lai không có ý tưởng nhu 
thế chính vị ấy nên hướng đến tăng đoàn tu sĩ, hay 
tăng đoàn phụ thuộc ngài. Vì vậy, lời hướng dẫn nào vị 
ấy nên đưa ra liên quan đến tăng đoàn tu sĩ? 


Này Änanda, bây giờ, ta mỏng manh, già cả, đi xa 
theo năm tháng. Giờ là năm thứ tám mươi của ta và 
cuộc đời của ta đã trải qua. Này Ananda, thậm chí nhu 
cỗ xe cũ được giữ lai với nhiều khó khán, Cũng vậy, 
thân thể của Như Lai đang giữ tiếp đi chỉ bằng nhiều 
hỗ trợ. 

Này Ananda, chính chỉ khi Như Lai, bất chấp bát ky 
các đặc tính của mọi thứ trong tập trung thiền định mà 
thoát khỏi các đặc tính, mà thân ngài thoải mái hơn. 


Cho nên, này Ananda, an trú chính các con là những 
hải đảo (của an toàn), chính các con là những nơi 
nương tựa, mà không phải ai khác là nơi nương tựa; 








Và, này Ananda, thế nào là ty-kheo an trú tự mình là 
hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một điêu gì khác? 


Tỳ-kheo an trú tùy quán thân nơi thân, tinh tán nhiệt 
hành, chánh tri chánh niệm, điều phục tham ưu trong 
dòi; 

tùy quán thọ nơi thọ, tùy quán tâm nơi tâm, và 
pháp 104 trong pháp, tinh tấn nhiệt hành, chánh tri 
chánh niệm, điều phục tham ưu trong đời; 

tỳ kheo như vậy an trú tự mình là hòn đảo cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương 
tựa một cái gì khác, y Chánh Pháp làm hòn đảo, y 
Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một 
điều gì khác. 


Này Ananda, các tỳ-kheo của Ta ấy, sau khi Ta diệt 
độ, an trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác, y 
Chánh Pháp làm hòn đảo, y Chánh Pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác; 

đó sẽ là những tỳ-kheo đệ nhất trong các tỳ-kheo 
nhiệt tình tu hoc.' 


Maha-parinibbana Sutta: 
dịch Anh G.A.S. 


Digha-nikaya ll.98—101, 


L.61 Xả thọ hành 


Trong đoạn này, đức Phát già yếu, tự tháy dai sự của 
minh đã viên mãn, bèn xả thọ hành (àyusankhàra: 
động cơ duy trì tuổi thọ), và lưu mạng hành 
(jwitasankhãra) dé kéo dài sự sóng thêm ba tháng nữa. 


Bây giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm 
bát, vào VesalT khát thực. Sau khi khát thực và ăn 
xong, trên đường trở vé, Thé Tôn nói với tôn giả 





the Dhamma as your refuge, with no other (teaching 
as) refuge. 

And, Ananda, how does a monk dwell with himself as 
an island, himself as refuge, with no other as refuge, 
with Dhamma as his island, the Dhamma as refuge, 
with no other as refuge? 


When he dwells, in respect of the body, 
contemplating the body, possessed of effort, clearly 
comprehending, and mindful, removing intense desire 
for and unhappiness with the world; 

when he dwells contemplating feelings in feelings, 


the mind in the mind, and reality-patterns ! 04 in reality- 
patterns, possessed of effort, clearly comprehending, 
and mindful, removing intense desire for and 
unhappiness with the world, 

then, truly, he dwells with himself as an island, 
himself as refuge, with no other as his refuge, with the 
Dhamma as his island, the Dhamma as refuge, with no 
other as refuge. 


Ananda, those monks of mine, who now or after | am 
gone, dwell with themselves as islands, themselves as 
refuges, with no other (person) as refuge, with the 
Dhamma as island, with the Dhamma as refuge, with 
no other (teaching) as refuge: 

it is they who will become the highest, if they have 
the desire to learn.’ 


Maha-parinibbana Sutta: 
trans. G.A.S. 


Digha-nikáya |.11.98—101, 


L.61 Relinquishing the impetus for a full life-span 


In this passage, the old and ill Buddha, having seen 
that he has accomplished his task, abandons impetus 
for sustaining the longest human life-span, and accepts 
that he will live for only three more months. 


Then the Blessed One, getting ready in the forenoon, 
took bowl and robe and went into Vesali for alms. After 
the alms-round and meal, on his return, he spoke to 


224 





với pháp là hải đảo của con, pháp là noi nương tựa 
của con, mà không phải bát lời dạy nào khác là noi 
nương tựa. 

Này Ananda, làm thé nào Ty-kheo an trú chính mình 
là hải đảo, chính mình là nơi nương tựa, mà không 
phải ai khác là nơi nương tựa, với pháp là hải đảo 
chính vị ấy, pháp là nơi nương tựa, mà không phải cái 
khác là nơi nương tựa? 


Khi vị ấy an trú, liên quan đến thân, quán thân, SỞ 
hữu nỗ lực, tỉnh giác và chánh niệm, gỡ bỏ mong muốn 
nhiều về và bát hạnh với thé gian; 

khi vi ấy an trú quán thọ trong thọ, tâm trong tâm, các 
thành tố thực tại trong các thành tố thực tại, sở hữu nỗ 
lực, tỉnh giác và chánh niệm, vượt thoát sầu ưu ở đời, 

sau đó, thực sự, vị ấy an trú chính mình là hải đảo, 
chính mình là nơi nương tựa, mà không phải ai khác là 
nơi nương tựa, với pháp là hải đảo, pháp là nơi nương 
tựa, mà không phải ai khác là nơi nương tựa. 


Này Ananda, những Tỳ-kheo ấy của ta, bây giờ, sau 
khi ta đi, an trú chính mình là các hải đảo, chính mình 
là nơi nương tựa, mà không phải ai khác là nơi nương 
tựa, với pháp là hải đảo, với pháp là nơi nương tựa, 
mà không phải lời dạy khác là nơi nương tựa: 

Chính họ sẽ trở thành những bậc tối thượng, nếu họ 
có mong muốn tu học.” 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 98-101, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


L.61. Tir bó kéo dài tuói tho dày dü 


Trong đoạn này, một đức Phát già bệnh, sau khi thấy 
rằng ngài đã hoàn thành hạnh nguyện của mình, đã từ 
bỏ kéo dài cho việc duy trì đời sông con người dài nhất 
và chắp nhận rằng ngài sẽ sóng chỉ ba tháng nữa. 


Sau đó, đức Thế Tôn, sẵn sàng trước ngo, lấy y bát 
rồi đi dén Vesali dé khát thực. Sau khi khát thuc và tho 
trai, khi ngài trở vê, ngài nói với đại đức Ananda, 








Ananda, 

'Này Ananda, háy láy toa cu, Ta muón di dén tháp 
miéu Cāpāla dé nghi trua.’ ‘Kính vâng, Đại Đức.' Và 
tôn giả Ananda mang tọa cụ di theo sau Thế Tôn, từng 
bước. 


Rồi Thế Tôn đi đến tháp miéu Cāpāla và ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi xuống một bên 
sau khi đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả: 

‘Này Ananda, khả ái thay Vesälï; khả ái thay tháp 
miếu Udena, Gotamaka, Sattambaka, Bahuputta, 
Sarandada, và Càpala.' 


.. Rồi khi tôn giả Ananda di khói, Ác Ma đến chỗ Thé 
Tôn. Đứng một bên, nó nói với Thế Tôn: 

'Đại Đức, Thế Tôn nay hãy diệt độ. Thiện Thệ nay 
hãy diệt đội Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Đại Đức, 
Thế Tôn đã từng nói những lời này với tôi: 

“Này Ác Ma, Ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà các 
đệ tử của Ta, những tỳ-kheo... tỳ-kheo-ni... ưu-bà- 
tắc... ưu-bà-di, chưa là những đệ tử thông tuệ, tự chế 
ngự, tự tín, đa văn, thọ trì Pháp, thực hành pháp-tùy 
pháp, thực hành như pháp, thực hành tùy pháp; 

những đệ tử ấy sau khi thọ trì giáo pháp từ Tôn sư, 
mà có thể truyền bá, diễn giải, thuyết minh, xác lập, 
khai thị, phân tích, và giải thích pháp ấy một cách rõ 
ràng; có tà pháp khởi lên có thể phủ nhận và hàng 
phục một cách khéo léo, có thể quảng bá Chánh pháp 
thần diệu.” 

Đại Đức, nay những đệ tử của Thế Tôn, những tỳ- 
kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà- tắc, ưu-bà-di đã... [đã thành 
như vậy]. Như vậy, Đại Đức, Thế Tôn hãy diệt độ. Nay 
đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Đại Đức, bởi Thế Tôn đã nói những lời này với tôi: “ 
Này Ác Ma, Ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà phạm 





Venerable Änanda, 

'Ananda, take up a mat, and let us spend the day at 
the Cāpāla shrine. ‘Very well, venerable sir? And 
Venerable Ananda took up a mat and followed behind 
the Blessed One, step by step. 


And the Blessed One went to the Capala shrine and 
sat down on the seat prepared for him. And when 
Venerable Ananda had seated himself at one side after 
he had paid respect to the Blessed One, the Blessed 
One said to him, 

'Ananda, delightful is Vesäli; delightful are the shrines 
of Udena, Gotamaka,  Sattambaka, Bahuputta, 
Sarandada, and Caàpala.' 


. And when Venerable Ananda had gone away, 
Mara the evil one approached the Blessed One. And 
standing at one side he spoke to the Blessed One: 

‘Venerable sir, now let the Blessed One come to his 
final nirvana (by dying). Let the Fortunate One attain 
final nirvana! The time has come for the final nirvana of 
the Blessed One. Venerable sir, for the Blessed One 
spoke these words to me (soon after my awakening): 

"Evil one, | shall not come to my final nirvana until I 


have monk disciples nun disciples laymen 
disciples and laywomen disciples who are 
accomplished, trained, skilled, learned, versed in 
Dhamma, practising Dhamma in accordance with 


Dhamma, practising the proper 
themselves according to Dhamma, 

who will pass on what they have gained from their 
own teacher, teach it, declare it, establish it, expound it, 
analyse it, make it clear, till they shall be able by means 
of Dhamma to refute false teachings that have arisen, 
and teach the Dhamma of wondrous effect.” 

Venerable sir, now the Blessed Ones’ disciples, 
monks and nuns, laymen and laywomen have .. 
[become in just this way]. So, venerable sir, let the 
Blessed One come to his final nirvana. The time has 
come for the final nirvana of the Blessed One. 


way, conducting 


Venerable sir, 
words to me: 


for the Blessed One spoke these 


225 





"Này Ananda, sửa Soạn sàn tọa, chúng ta sẽ ở một 
ngày tại dén Cāpāla.” “Rât tôt, bach đại đức ngài.” 


Rồi đại đức Ananda chuẩn bị sàn tọa, rồi ngồi trên 
chỗ được chuẩn bị cho ngài. Khi đại đức Ananda đã 
ngồi sang một bên sau khi đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
đức Thế Tôn nói với ngài, 

“Này Ananda, khả ái là Vesaäli; khả ái là các đền 
Udena, Gotamaka, Sattambaka, Bahuputta, Sarandada 
và Càpàla." 


.. Khi dai đức Ananda di ra phía xa, Ma vương, bậc 
xấu ác, đã tiến đến đức Thé Tôn. Khi đứng một bên, 
hắn nói với đức Thế Tôn: 

“Bạch đại đức ngài, bây giờ, hãy dé đức Thế Tôn đi 
đến niết-bàn hoàn toàn (bằng cách tịch diệt). Hãy để 
bậc Thiện Thệ nhập vô dư y niết-bàn! Thời gian đã đến 
cho việc nhập niết-bàn hoàn toàn của đức Thế Tôn. 
Bạch đại đức ngài, vì đức Thế Tôn đã nói những lời 
này với con (ngay sau khi sự thức tỉnh của ta): 

“Này kẻ xâu xa (Ma vương), ta sẽ không nhập niết- 
bàn không còn thân thể khi nào ta có các đệ tử Tỳ- 
kheo... các đệ tử Tỳ-kheo-ni... các đệ tử cư sĩ nam... 
các đệ tử cư sĩ nữ... đã được thành tựu, tu luyện, thiện 
xảo, tu học, thành thao trong Pháp, dang thực hành 
giáo pháp tùy thuận Pháp, dang thực hành con đường 
düng dán, dáng huóng chính minh dén Pháp, 

những người sẽ tiếp tục những điều ho đã dat được 
từ chính bậc đạo sư của mình, dạy nó, tuyên thuyết nó, 
thiết lập nó, giảng dạy nó, phân tích nó, làm nó trở nên 
rõ ràng, cho đến khi họ có thể, bằng phương tiện 
chánh Pháp, có thể từ chối những lời dạy sai làm dà 
xuất hiện và day pháp của hiệu quả tuyệt vời.” 

Bạch đại đức ngài, bây giờ, các đệ tử của đức Thế 
Tôn, Ty: kheo, Ty-kheo-ni, cu sĩ nam, cu sĩ nữ dà.. 
[trở nén thâm nhập chính con đường này]. Vi vậy, hãy 
để đức Thế Tôn đến niết-bàn hoàn toàn. Thời gian đã 
đến cho sự nhập niết-bàn hoàn toàn của đức Thế Tôn. 


Bạch đại đức ngài, vì đức Thế Tôn đã nói những lời 
này với con: 








hạnh này của Ta chưa được thành tựu, hưng thịnh, 
quảng bá, chưa được lưu truyền phổ biến cho đại 
chúng phàm phu, cho đến chư thiên và loài người.” 

Đại Đức, điều này nay cũng xảy ra. Như vậy, Đại 
Đức, Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy diệt độ. Nay 
đã đến thời Thế Tôn diệt dô. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Ác Ma: 'Này Ác 
ma, hãy yên tâm. Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng, kê từ hôm nay, Nhu Lai sẽ diệt dô.’ 


Rồi Thế Tôn tại tháp miéu Capala, chánh niệm, 
chánh tri, xả thọ hành, và khi điều này xảy ra, thời đại 
địa chấn động, khiến kinh sợ, tóc lông dựng ngược, 
sám vang dậy. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya II.102—107, 
dịch Anh G.A.S. 


L.62 Giáo huấn tối hậu 


Trong đây, Phát di giáo, tông yếu thánh đạo gòm bảy 
phân, được gọi là ba mươi bảy yêu tó dẫn đến giác ngộ 
(37 bó-dé phán). 


'Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường trùng 
các (Kütagara), trong rừng Dai lâm.' 'Kính vâng, Đại 
Đức', tôn giả Ananda vâng đáp. Rồi Thế Tôn, cùng tôn 
giả Ananda, di đến giảng đường trùng các, trong rừng 
Đại lâm. 

Và ở đó, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, 'Này 
Ananda, hãy di gọi tát cả tỳ-kheo trú gần Vesali tụ hop 
tại giảng đường này.’ ‘Kinh vâng, Đại Đức, tôn giả 
Ananda vâng đáp. 


Và tôn giả Ananda di gọi tất cả các tỳ-kheo trú gần 
VesälT tụ họp tại giảng đường. Sau đó, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ và đứng một bên, tôn giả bạch, 'Bạch Đại 





"Evil one, I shall not come to my final nirvana until this 
holy life taught by me has become successful, 
prosperous, far-renowned, popular, and widespread, 
until it is well proclaimed among gods and humans." 

Venerable sir, this too has come to pass in just this 
way. So, venerable sir, let the Blessed One come to his 
final nirvana. Let the Fortunate One attain final nirvana! 
The time has come for the final nirvana of the Blessed 
One.’ 


When this was said, the Blessed One spoke to Māra 
the evil one, 'Evil one, do not trouble yourself. Before 
long the final nirvana of the Tathagata will come about. 
Three months hence the Tathagata will attain final 
nirvana. 


So the Blessed One at the Capala shrine, mindfully 
and clearly comprehending, relinquished the impetus 
for a full life-span, and when this occurred there was a 
great earthquake, terrible, hair- raising, and 
accompanied by thunder. 


Mahā-parinibbāna Sutta: Digha-nikaya II.102—107, 
trans. G.A.S. 


L.62 The last admonition 


In this teaching, the Buddha sums up the path he had 
taught as seven sets of qualities which are known as 
the thirty-seven qualities conducive to awakening. 


'Ananda, let us go to the hall of the gabled house, in 
the Great Forest. 'Very well, venerable sir, said 
Venerable Ananda. Then the Blessed One, with 
Venerable Ananda, went to the hall of the gabled 
house, in the Great Forest. 

And there he spoke to Venerable Ananda, 'Ananda, 
go now and assemble in the hall of audience all the 
monks who dwell in the neighbourhood of Vesali.' Very 
well, venerable sir', said Venerable Ananda. 


And Venerable Ananda gathered all the monks who 
dwelt in the neighbourhood of Vesali, and assembled 
them in the hall of audience. And then, paying respect 


226 





"Này ké xáu xa, ta sé khóng nháp niét-bàn khóng cón 
thân thé cho đến khi đời sống thánh hạnh này được 
dạy bởi ta trở nên thành công, thịnh vượng, nổi tiếng 
vang xa, phổ biến và vang rộng, cho đến khi nó được 
khéo tuyên thuyết giữa cõi trời và loài người.” 

Bạch đại đức ngài, điều này cũng đã trở thành trong 
chính con đường này. Vì vậy, hãy dé đức Thế Tôn đến 
niết-bàn hoàn toàn. Hãy để bậc Thiện Thệ đạt được 
niét-bàn hoàn toàn. Thời gian đã đến cho sự nhập niét- 
bàn hoàn toàn của đức Thế Tôn. 


Khi điều này được nói, đức Thế Tôn nói với ma 
vương, bậc xấu xa, “Này kẻ xấu xa, đừng có làm phiền 
chính mình. Không bao lâu nữa thì sự nhập diệt niết- 
bàn của Như Lai sẽ đến. Ba tháng sau Như Lai sẽ 
nhập vô dư y niết-bàn. 


Vì vậy, đức Thế Tôn ở đến Cāpāla, chánh niệm, tỉnh 
giác, đã từ bỏ sự kéo dài thọ mạng đầy đủ, khi điều 
này xảy ra có một cơn chán động mạnh, khủng khiếp, 
dựng tóc gáy, cùng với sám sét. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 102-107, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.62. Lời sách tán cuối cùng 


Trong lời dạy này, đức Phật tóm tắt con đường mà 
ngài đã day như bảy nhóm tính chát duoc biét là ba 
mươi bảy tính chát hướng đến giác ngộ. 


“Này Ananda, chúng ta hãy đi đến hội trường của 
ngôi nhà nóc nhọn, trong Đại Lâm.” “Rất tốt, bạch đại 
đức ngài,” đại đức Ananda nói. Sau đó, đức Thế Tôn, 
với dai đức Ananda, đi đến hội trường của ngôi nhà 
nóc nhọn, trong Đại Lâm. 

Và ở đó, ngài nói với đại đức Ananda, “Này Ananda, 
hãy đi bây giờ, và tập hợp trong hội trường thính giả tất 
các các Tỳ-kheo đang cư trú nơi gần Vesali." “Rất tốt, 
bạch đại đức ngài,” đại đức Ananda nói. 


Đại đức Ananda tập hợp tất cả các Tỳ-kheo cư ngụ 
nơi giáp biên giới Vesali và nhóm hop trong hội trường 
thính giả. Rói sau đó, đảnh lé đức Thé Tôn và đứng 








Đức, chúng tỳ-kheo đã tụ họp. Kính mong Thế Tôn biết 
cho.’ 


Thế Tôn đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn, nói với các tỳ-kheo: 

Này các tỳ-kheo, những pháp mà Ta chứng ngộ và 
tuyên thuyết cho các ông, nay các ông phải khéo thọ trì 
hoàn hảo, khéo thân cận, tu tập, phát triển, quảng bá, 
để cho phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu dài, vì lợi 
ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương 
tưởng thế gian, vì lợi ích, an lạc cho loài trời và loài 
người. 


Này các ty-kheo, các pháp ấy là những gì? Đó là bốn 
niệm trụ, bốn chánh cần, bốn như ý túc (thần túc), năm 


căn, năm lực, bảy bồ-đề phần, tám chỉ thánh đạo. 105 

Này các ty-kheo, chính những pháp này do Ta chứng 
ngộ và tuyên thuyết, các ông cần phải khéo thọ trì hoàn 
hảo, khéo thân cận, tu tập, phát triển, quảng bá, dé cho 
phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu dài, vì lợi ích cho 
sô đông, vì an lac cho sô đông, vì lòng thương tưởng 
thế gian, vì lợi ích, an lạc cho loài trời và loài người. 


Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ-kheo, 
Ta khuyến cáo các ông: các hành là vô thường, hãy 
tinh tấn để tự giải thoát. Không lâu nữa, Như Lai sẽ 
nhập Niết-bàn. Sau ba tháng, kể từ hôm nay, Như Lai 
sẽ nhập Niét-bàn.' 


Nói những lời như vậy rồi, Thế Tôn, đắng Đạo sư, lại 
nói: 


Tuổi già Ta đã chín, mạng sống còn rất ngắn, 


Nay từ biệt các ngươi, Ta tự đi một mình. 





to the Blessed One and standing at one side, he said, 
‘Venerable sir, the community of monks is assembled. 
Now let the Blessed One do as he wishes.’ 


Thereupon the Blessed One entered the hall of 
audience, and taking the seat prepared for him, he 
exhorted the monks: 

‘Monks, now I say to you that these qualities of which 
| have higher knowledge and which | have made known 
to you - these you should thoroughly learn, cultivate, 
develop, and frequently practise, that the holy life may 
be established and may long endure, for the welfare 
and happiness of the many, out of compassion for the 
world, for the benefit, wellbeing, and happiness of gods 
and humans. 


Monks, what are these qualities? They are the four 
foundations of mindfulness, the four right efforts, the 
four bases of success, the five spiritual faculties, the 
five powers, the seven factors of awakening, and the 


noble eightfold path. ! 05 


Monks, these are the qualities of which | have higher 
knowledge, which | have made known to you, and 
which you should thoroughly learn, cultivate, develop, 
and frequently practise, that the holy life may be 
established and may long endure, for the welfare and 
happiness of the many, out of compassion for the 
world, for the benefit, wellbeing, and happiness of gods 
and humans.’ 


The Blessed One said to the monks further: ‘Monks, I 
exhort you: conditioned things are of a nature to decay, 
but by attentiveness you will succeed. The time of the 
Tathàgata's final nirvana is near. Three months hence 
the Tathàagata will attain final nirvana.’ 


And having spoken these words, the Fortunate One, 
the teacher, spoke again: 


My years are now fully ripe. The life left is short. 


Departing, | go hence from you, relying on myself 


227 





một bên, ngài nói, “Bạch dai đức ngài, hội chúng các 
Tỳ-kheo đã được nhóm họp. Bây giờ, đức Thê Tôn hãy 
làm như ngài muôn.” 


Ngay sau đó, đức Thế Tôn đi vào hội trường thính 
giả, rôi ngồi một nơi đã được chuẩn bị cho ngài, ngài 
sách tấn các Tỳ-kheo: 

“Này các Ty-kheo, bây giờ, ta nói với các vị rằng 
những đặc tính này mà ta có tuệ tri cao hon và ta đã 
làm cho các vị biết - những điều các vị nên học đầy đủ, 
tu tập, phát triển và thường xuyên thực hành, răng đời 
sống thánh hạnh có thể được thiết lập và có thể kéo 
dài, vi lợi ích và hạnh phúc của sô đông, vì lòng 
thương tưởng cho thế gian, vì lợi ích, vì an lạc và hạnh 
phúc của loài trời và loài người. 


Này các Tỳ-kheo, những đặc tính này là gì? Chúng là 
bốn nền tảng của chánh niệm, bốn tinh tấn đúng đắn, 
bốn nền tảng của thành tựu, năm căn tâm linh, năm 
lực, bảy yếu tố giác ngộ và con đường đạo thánh tám 
ngành.72 

Này các Ty-kheo, đây là những đặc tính mà ta có tuệ 
tri cao hon và ta đã làm cho các vị biết - những điều 
các nên học đầy đủ, tu tập, phát triển và thường xuyên 
thực hành, rằng đời sống thánh hạnh có thể được thiết 
lập và có thể kéo dài, vì lợi ích và hạnh phúc của số 
đông, vì lòng thương tưởng cho thế gian, vì lợi ích, vì 
an lạc và hạnh phúc của loài trời và loài người.” 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo thêm: “Này các Tỳ- 
kheo, ta sách tấn các vị: mọi thứ có điều kiện (các sự 
vật hữu vi) có bản chất hoại diệt, nhưng bằng chú tâm 
các vị sẽ thành công. Thời gian của nhập vô dư niết- 
bàn của Như Lai đã gần. Ba tháng sau Như Lai sẽ 
nhập vô dư y niết-bàn.” 


Sau khi nói những lời này, bậc Thiện Thệ, bậc đạo 
sư, nói một lân nữa: 


Năm tháng của ta bây giờ, đã chín mùi. Đời sống còn 
lại rất ngắn. 


Ra di, ta di từ các vi, phụ thuộc vào chính mình mà 








Tỳ-kheo, tự tinh cần, chánh niệm, trì tịnh giới, 

Tu duy khéo định tinh, khéo thủ hộ tu tâm! 

Ai sống không buông lung, trong thánh pháp luật này, 
Sẽ diệt tận sanh tử, chấm dứt moi khó đau. 


Mahã-parinibbana Sutta: Digha-nikãya IlI.119—121, 
dịch Anh G.A.S. 


L.63 Tối hậu cúng dường 


Ở đây chúng ta thấy đức Phật thọ nhận bữa ăn cuối 
cùng khiến phát sinh bệnh rồi sau đó nhập diệt, Phật 
trán an mọi người, khuyến cáo rằng không ai được đỗ 
lỗi cho người đã cúng dường bữa ăn này. 


Một thời, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-kheo du hành 
giữa dân chúng Malla, Thế Tôn đi đến Pāvā. Tại đây, 
Thế Tôn trú trong vườn xoài của thợ sắt Cunda 
(Thuàn-dà). 

Báy giờ thợ sát Cunda được nghe, “Thế Tôn cùng dai 
chúng ty-kheo du hành giữa dân chúng Malla, Thế Tôn 
đi đến Pãvã. Tại đây, Thế Tôn trú trong vườn xoài.' 


Thợ sắt Cunda liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho 
ông, khai thị, khuyến khích, làm cho phán khởi, làm cho 
hoan hy. 

Rồi thợ sát Cunda bach Thé Tôn, 'Bạch Đại Đức, cúi 
mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, ngày mai cùng 
với chúng tỳ-kheo đến tho thực tai nhà con.' Thế Tôn 
im lặng nhận lời. 


Biết Thế Tôn đã nhận lời, thợ sắt Cunda rời chỗ ngồi 





alone. 


Monks, be heedful, mindful and of ethical discipline! 


With firm resolve, guard your own minds! 


Who heedfuly pursues the Dhamma and the 
discipline 


Shall go beyond the round of births and make an end 
of the painful. 


Mahà-parinibbaàna Sutta: Digha-nikaya 1l.119—121, 
trans. G.A.S. 


L.63 The last meal 


Here we see the Buddha eating a meal that brought 
on his final illness, leading to his death, as well as his 
concern that no-one would blame the person who had 
given him the meal. 


At one time, while walking on tour among the Mallas 
together with a large community of monks, the Blessed 
One arrived at Pävã. And the Blessed One stayed at 
Pāvā in the mango grove of Cunda the smith. 

Now Cunda the smith heard, ‘It is said that the 
Blessed One, while walking on tour among the Mallas 
together with a large community of monks, has arrived 
at Pava and is staying at Pävã in the mango grove.’ 


Then Cunda the smith approached the Blessed One, 
paid respect, and sat down to one side. The Blessed 
One instructed, roused, inspired, and gladdened him by 
Dhamma-talk. 

Then Cunda the smith said to the Blessed One, 
‘Venerable sir, please consent to my providing a meal 
tomorrow for the Blessed One together with the 
community of monks.' The Blessed One consented by 
remaining silent. 


Then, that the Blessed One had 


228 


on seeing 





thói. 


Này các Ty-kheo, háy chuyén tám, chánh niém và 
giữ giới dao đức! 


Với nguyện lực vững chắc, bảo vệ các tâm của chính 
mình! 


Ai tinh cán theo đuôi Pháp và luật 
Sẽ vượt qua dòng các kiếp óng và chám dứt khó dau. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 119-121, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.63. Bữa ăn cuối cùng 


Ở đây, chúng ta tháy đức Phật dang thọ thực bữa ăn 
mang lại cơn đau cuối cùng của ngài, dẫn dén cái chét 
của ngài, cũng như sự quan tâm của ngài rằng không 
ai có thê chỉ trích người đã dâng cúng ngài bữa ăn đó. 


Vào một thời, trong khi đi du hành giữa những người 
dòng tộc Malla cùng với hội chúng lớn các Tỳ-kheo, 
đức Thế Tôn đã đến Pava. Đức Thế Tôn đã cư ngụ ở 
Pava trong vườn xoài của Cunda, người thợ rèn. 

Bây giờ, Cunda, người thợ rèn, nghe rằng, “Người ta 
nói rằng đức Thế Tôn, trong khi đi du hành giữa những 
người dòng tóc Malla cùng với hội chúng lớn các Ty- 
kheo, đức Thế Tôn đã đến Pava. Đức Thế Tôn đã cư 
ngụ ở Pava trong vườn xoài.” 


Sau đó, Cunda, người thợ rèn, tiến đến đức Thế Tôn, 
cung kính đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn hướng dẫn, đánh thức, truyền cảm hứng và làm 
vui lòng vị vấy bằng bài pháp thoại. 

Sau đó, Cunda, người thợ rèn, nói với đức Thế Tôn, 
“Bạch đại đức ngài, xin hãy nhận lời mời cúng dường 
bữa ăn của con vào ngày mai cho đức Thế Tôn cùng 
với tăng đoàn Tỳ-kheo.” Đức Thế Tôn đồng ý bằng 
cách duy trì im lặng. 


Sau đó, sau khi thấy rằng đức Thế Tôn đồng ý, 








đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng theo phía hữu 
Phật, rồi ra về. 

Khi đêm đã tàn, thợ sắt Cunda liền cho sửa soạn tại 
nhà của mình các thức ăn loại cứng, loại mềm, cùng 
với nhiều thứ thịt heo mềm 106 thượng vị, và báo tin 
cho Thế Tôn vé thời gian thọ thực, ‘Bach Đại Đức, giờ 
ăn đã đến, thức đã dọn.' 


Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, khoác y, cầm y bát, 
cùng với chúng tỳ-kheo đến nhà thợ sắt Cunda. 

Sau khi đến, Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và 
nói với thợ sắt Cunda, 'Này Cunda, hãy dọn cho Ta loại 
thịt heo mềm đã liệu lý, và hãy dọn cho chúng tỳ-kheo 
các món ăn khác. ' - 'Kính vâng, bạch Thế Tôn', thợ sắt 
Cunda vâng đáp. 


Ông dâng Thế Tôn món thịt heo mềm, và dâng chúng 
tỳ-kheo các thức ăn khác. 

Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda, 'Này Cunda, hãy 
đem chôn món thịt heo mềm còn lại, bởi Ta không thấy 
một ai trong thế gian này bao gồm chư thiên, Ma, 
Phạm, và dân chúng, cùng với chúng sa-môn, bà-la- 
môn, và mọi người, có thể ăn mà tiêu hóa được món 
thịt heo mềm này, trừ Như Lai.' 'Kính vâng, Đại Đức, 
thợ sắt Cunda vâng đáp. 

Ông đem chôn món thịt heo mềm còn lại xuống hő, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khai thị, khuyến khích, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. Sau đó Cunda rời 
chỗ ngồi đứng dậy ra vè. 


Sau khi thọ nhận cúng dường của thợ sắt Cunda, 
Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh ly huyết, đau nhức 
gần như tuyệt mạng. Bằng chánh niệm chánh tri, Thế 
Tôn nhẫn thọ cơn bệnh. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giá Ananda, 'Dén đây, này 
Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinārā (Câu-thi-na).' 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, 'Kính vâng, Đại 
Đức.' 





consented, Cunda the smith arose from his seat, paid 
respect to the Blessed One, and keeping his right side 
towards him, went away. 

When the night had ended Cunda the smith prepared 
in his own dwelling choice solid and soft food including 


a quantity of soft pork, 106 and announced to the 
Blessed One the time for the meal, ‘Venerable sir, it is 
time; the meal is ready.' 


Then the Blessed One, in the forenoon, putting on his 
robe and taking his bowl and robe, together with the 
community of monks, went to the dwelling of Cunda the 
smith. 

On arriving he sat down on the seat prepared for him 
and said to Cunda the smith, 'Cunda, serve me with the 
soft pork you have prepared, and serve the community 
of monks with the other food.' 'Very well, venerable sir', 
said Cunda the smith. 


He served the Blessed One with the soft pork and the 
community of monks with the other prepared food. 

Then the Blessed One said to Cunda the smith, 
'Cunda, bury in a pit what is left over of the soft pork, 
for | do not see in the world with its gods, mãras and 
brahmas, with its people, renunciants, brahmins, kings 
and the masses, anyone here who could eat and fully 
digest it other than the Tathagata. "Very well, 
venerable sir', said Cunda the smith. 

He buried what was left over of the soft pork in a pit. 
Then he turned to the Blessed One, paid respect, and 
sat down to one side. As he sat there the Blessed One 
instructed, roused, inspired, and gladdened him with 
Dhamma-talk. Then he rose from his seat and 
departed. 


Then, after the Blessed One had eaten the food of 
Cunda the smith, a severe sickness arose in him, 
dysentery accompanied by the passing of blood and 
dire and deadly pains. These pains the Blessed One 
endured, mindful and clearly comprehending, without 
complaint. 

Then the Blessed One said to Venerable Ananda, 
‘Come, Ananda, we will go to Kusinärä.' And Venerable 


229 





Cunda, người thợ rèn, đứng dậy từ chỗ ngồi, cung kính 
đảnh lễ đức Thế Tôn và nhiễu bên phải ngài rói di ra. 

Khi đêm kết thúc, Cunda, người thợ rèn, chuẩn bị sự 
lựa chọn trong nơi ở của chính mình các loại thức ăn 
cứng và mềm bao gồm một số lượng thịt heo mèm”3 
và thông báo với đức Thế Tôn về thời gian sẵn sàng 
cho bữa ăn, “Bạch đại đức ngài, đã đến giờ, bữa ăn đã 
sẵn sàng.” 


Sau đó, đức Thế Tôn, trước ngọ, mặc áo rồi lấy bình 
bát và y áo, cùng với hội chúng Tỳ-kheo, đi đến nhà 
của Cunda, người thợ rèn. 

Sau khi đến, ngài ngồi xuống chỗ được chuẩn bị cho 
ngài và nói với người thợ rèn Cunda, “Này Cunda, hãy 
phục vụ thịt heo mềm mà con đã chuẩn bị và phục vụ 
hội chúng Tỳ-kheo món ăn khác.” “Vâng! Bạch đại đức 
ngài,” người thợ rèn Cunda nói. 


Ông phục vụ đức Thế Tôn với thịt heo mềm và hội 
chúng Tỳ-kheo với các thức ăn đã chuẩn bị. 

Sau đó, đức Thế Tôn nói với người thợ rèn Cunda, 
“Này Cunda, hãy chôn trong một cái hầm những gì còn 
sót lại của thịt heo mềm này, vì ta không thấy trong thế 
gian với các vị trời, ma vương và Phạm thiên, với mọi 
người, Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và quần chúng, 
bất kỳ ai ở đây, có thể ăn và tiêu hóa trọn vẹn nó hơn 
Như Lai.” “Vâng, bạch đại đức ngài,” người thợ rèn 
Cunda nói. 

Óng đã chôn những gì còn lai của thịt heo mềm trong 
cái hàm. Sau đó, ông trở về lại đức Thế Tôn, cung kính 
đảnh lễ rồi ngồi xuóng một bên. Khi ông ngồi ở đó, đức 
Thế Tôn hướng dẫn, đánh thức, truyền cảm hứng và 
làm vui lòng ông bằng bài pháp thoại. Sau đó, ngài 
khởi thân từ chỗ ngồi rồi ra di. 


Sau đó, sau khi đức Thế Tôn ăn thức ăn của người 
thợ rèn Cunda, một cơn bệnh dữ dội xuất hiện trong 
ngài, kiết ly cùng với chảy máu, những cơn đau điếng 
người và kinh khủng. Những cơn đau này đức Thế Tôn 
chịu đựng được, chánh niệm và tỉnh giác, mà không có 
phàn nàn gì. 

Sau đó, đức Thế Tôn nói với đại đức Ananda, “Đi, 
này Ananda, chúng ta sé đi đến Kusinarà (Câu-thi-na).” 








Dùng cơm Cunda xong, như váy tôi được nghe, 


Bậc trí cảm bệnh nặng, nghiêm trọng, gần tuyệt 
mạng, 


Khi ăn thịt heo mêm, Đạo Sư bị bệnh nặng, 


Khi cơn bệnh lắng dịu, Thế Tôn nói như sau: 
“Ta nay sẽ di dên, thành Kusinärã. ' 


Rồi Thế Tôn rời đường lộ, đi đến một gốc cây và nói 
với tôn giả Ananda, ‘Này Ananda, hãy gấp tư y tăng- 
già-lê của Ta mà dọn một chỗ ngồi. Ta cảm thấy mệt 
và muốn ngồi nghỉ.' - 'Kính vâng, Đại Đức, tôn giả 
Ananda váng dáp Thé Tón, gáp y tăng-già-lê lại làm tư, 
dọn một chỗ ngồi và Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn 
sẵn. 

Ngồi xuống, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, 'Dén 
đây, này Ananda, kiếm cho Ta một ít nước. Ananda, Ta 
đang khát, muốn uống nước." 


Khi được nói vậy, tôn giả Änanda bạch Thế Tôn: 
'Bạch Đại Đức, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe đi 
ngang qua, nên dòng nước nông cạn đã bị khuấy đục. 

Nhung sóng Kakuttha cách đây không xa, nước 
trong, sạch, mát mẻ, dễ đến đó và bờ sông thật khả ái. 
Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát thân 
mình." 


Lần thứ hai rồi lần thứ ba Thế Tôn nói, 'Dén đây, này 
Ananda, kiếm cho Ta một ít nước ...“Kính vâng, Đại 
Đức”, tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và di 
đến con sông nhỏ. 

Đến nơi đó, tôn giả Ananda thấy dòng nước trước đó 
bị bánh xe khuấy đục, bây giờ lại trong, sạch, không bị 
vẫn đục, 

liền nghĩ thầm, “Thật kỳ diệu thay, thật hi hữu thay, 
thần lực và uy lực của Nhu Lai! Dòng nước can này... , 
bây giờ lại trong, sạch, không bị vẫn đục. 





Ananda gave his consent to the Blessed One, saying, 
‘Yes, venerable sir.’ 


On eating the food given by Cunda the smith, so I 
heard, 


The wise one felt a dire sickness, as to end in death. 


When he ate the soft pork, a dire sickness arose in 
the teacher. 


Then being purged, the Blessed One announced, † 
will go to the city of Kusinārā.’ 


Then the Blessed One stepped off the road, went up 
to the foot of a tree, and said to Venerable Änanda, 
‘Come, Änanda, fold my robe in four and prepare a 
seat. | am tired and will sit down.’ ‘Yes, venerable sir’, 
Venerable Ānanda replied to the Blessed One, and 
folding the robe in four, he prepared a seat and the 
Blessed One sat down. 

Sitting there the Blessed One addressed Venerable 
Ananda, ‘Come, Ananda, fetch me some water, 
Ananda, | am thirsty and would drink.’ 


Thereupon Venerable Ananda said to the Blessed 
One: 'Venerable sir, just now as many as five hundred 
wagons have crossed over the stream and the shallow 
water stirred up by the wheels flows muddied. 

But there is the river Kukudha close by, with clear, 
pleasant, cool, pure water easily approachable and 
delightfully situated. Here the Blessed One can drink 
the water and refresh his body.’ 


Then a second time and a third time the Blessed One 
said, 'Come, Ananda, fetch me some water ....' 'Very 
well, venerable sir, Venerable Ananda replied to the 
Blessed One, and taking a bowl, he went to the stream. 

Then, as Venerable Ananda approached, that 
shallow water, stirred up by the wheels and flowing 
muddied, flowed pure, clear, and unmuddied. 

Then Venerable Ananda considered, ‘It is indeed 
wonderful, it is indeed  marvellous, the great 
supernormal potency and power of the Tathagata! This 


230 





Đại đức Ananda đã vâng lời đức Thé Tôn, nói rằng 
“Vâng, bạch đại đức ngài.” 


Khi ăn thức ăn người thợ rèn Cunda dâng cúng, vì 
váy, ta đã nghe, 


Bác trí cảm tháy con đau dữ dội, gần chết. 


Khi ngài ăn thịt heo mèm, con dau dữ dội xuất hiện 
trong bậc đạo sư. 


Sau đó, bị tây xó, đức Thế Tôn tuyên bó, “Ta sẽ đi 
dên thành phó Kusinärã. ” 


Sau dó, düc Thé Tón buóc ra khói duong, di dén 
mót góc cáy rồi nói với dai đức Ananda, “Hãy đi, này 
Ananda, xếp y của ta làm bốn và chuẩn bị chỗ ngồi. Ta 
mệt và sẽ ngôi xuống.” "Vàng, bach đại đức ngài,” đại 
đức Ananda hồi đáp đức Thế Tôn và xếp y thành bốn, 
vị ấy chuẩn bị chỗ ngồi cho đức Thế Tôn ngồi xuống. 

Ngồi ở đó, đức Thế Tôn goi đại đức Ananda, “Hãy di, 
này Ananda, múc cho ta một ít nước, này Ananda, ta 
khát nuóc và muón uóng nuóc." 


Ngay sau đó, đại đức Ananda nói với đức Thé Tôn: 
“Bạch đại đức ngài, bây giờ, có như năm trăm xe bò 
vừa mới vượt qua con sông và nước sông bị khuấy 
đục bởi những bánh xe chay làm váy bùn. 

Nhưng có con sông Kukudha gần đó, với nước thanh 
tịnh, mát mẻ, êm đềm và trong lành dễ dàng có thể tiếp 
cận và tọa lạc một nơi hấp dẫn. Ở đây, đức Thế Tôn có 
thé uống nước và làm mát thân thé ngài.” 


Sau đó, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đức Thế Tôn nói, 
“Hãy di, này Ananda, múc cho ta một ít nu óc..." “Vâng, 
bạch dai đức ngài,” đại đức Ananda hồi đáp đức Thé 
Tôn, rồi lấy bình bát, ngài đi đến dòng sông. 

Sau đó, khi đại đức Ananda tiến đến, chỗ nước can 
đó, bị khuấy đục bởi các xe bò và chảy làm dầy bùn, 
đã trở nên trong sạch, thành tịnh và không còn bùn 
nữa. 

Sau đó, dai đức Ananda suy xét, “Quả thật đây là 
điều tuyệt vời, quả thật đây là điều kỳ diệu, tiềm năng 








Sau khi dùng bát lấy nước, Tôn giả đi đến chỗ Thế 
Tôn và bạch: “Thật kỳ diệu thay, thật hi hữu thay, thần 
lực và uy lực của Nhu Lai! ... Thinh Thế Tôn dùng 
nước; thỉnh Thiện Thé dùng nuóc.' 


Và Thế Tôn uống nước. Rồi Thế Tôn, cùng với đại 
chúng tỳ-kheo đi đến sóng Kakutthä, xuống sông tắm 
và uống nước. 

Lội qua bờ bên kia, Ngài đi đến rừng xoài, và nói với 
tôn giả Cundaka, 'Cundaka, hãy gấp tu y tăng già-lê 
của Ta mà dọn một chỗ nằm. Ta nay mệt, muốn nằm 
nghỉ. ‘Kính vâng, Đại Đức), tôn giả Cundaka vâng đáp, 
gàp y tăng- già- lê lại làm tư, dọn một chỗ nằm. 

Thế Tôn nằm xuống phía hông phải như dáng điệu 
sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh tri, 
tác ý với ý tưởng thức dậy. Tôn giả Cundaka ngồi phía 
trước Thế Tôn. 


Phật đi đến sông Kakutthã, dòng nước trong veo, mát 
lạnh, sạch. 


Như Lai tối thượng trên thế gian, thân mệt, Đạo sư lội 
xuóng nước. 


Tắm xong, uống nước, trở lên bờ, tối Thượng Sư 
giữa chúng tỳ-kheo, Vận chuyên khai thị pháp vi diệu, 
Đức Đại Tiên di dén vườn xoài, 


Phật bảo tỳ-kheo Cundaka, gấp y tăng-già-lê làm 
bốn. Cundaka lập tức vâng lời day, nhanh chóng gấp 
tư tăng-già- lê. 


Đạo sư thân mệt, nằm xuống nghỉ. Cundaka ngồi 
hâu trước mặt. 





stream ... now flows pure, clear, and unmuddied.' 


And taking some water in the bowl, he approached 
the Blessed One and said, ‘It is indeed wonderful, it is 
indeed marvellous, the great supernormal potency and 
power of the Tathàagata! ... Venerable sir, drink the 
water. Fortunate One, drink the water.’ 


And the Blessed One drank the water. Then the 
Blessed One, together with a large community of 
monks, went to the river Kukudhä, and entering into the 
water, he bathed and drank. 

Having come out of the water, he went to a mango 
grove and said to Venerable Cundaka, 'Come, 
Cundaka, fold my robe in four and prepare a couch. I 
am tired and will lie down’. ‘Yes, venerable sir, 
Venerable Cundaka replied, and folding the robe in 
four, he prepared a couch. 

And the Blessed One lay down on his right side in the 
lion's resting posture, placing one foot on the other, 
mindful and clearly comprehending, determining the 
time of arising. And Venerable Cundaka sat down in 
front of the Blessed One. 


The awakened one came to the river Kukudhã, with 
pure, pleasant, clear waters. 

The teacher immersed his weary frame, the 
Tathagata, incomparable in the world. 


Having bathed, drunk, and come back out, the 
honoured teacher amid the group of monks, the 
foremost teacher, the Blessed One here now, the great 
sage went to the mango grove. 


To the monk called Cundaka he said, 'Prepare my 


robe folded into four.' 


Asked by the composed one, Cunda quickly laid out 
the four-folded robe. The teacher lay down his weary 
frame and Cunda sat down there in front. 


231 





lạ thường vĩ dai và năng lực của Nhu Lai! Dòng sóng 
này... Bây giờ, chảy trong sạch, thanh tịnh và không có 
bùn.” 


Lấy một ít nước vào bình bát, vị ấy tiến đến đức Thế 
Tôn rồi nói, “Quả thật đây là điều tuyệt vời, quả thật 
đây là điều kỳ diệu, tiềm năng lạ thường vĩ đại và năng 
lực của Như Lail... Bạch đại đức ngài, xin hãy uống 
nước. Bạch bậc thiện thệ, xin hãy uống nước.” 


Đức Thế Tôn đã uống nước ấy. Sau đó, đức Thế 
Tôn, cùng với đại chúng Ty-kheo, di dén sóng 
Kukudha, rồi đi xuống nước, ngài tắm và uống nước. 

Sau khi tắm xong, ngài đi đến một vườn xoài rồi nói 
với đại đức Cundaka, “Hãy đi, này Cundaka, xếp y làm 
bón và chuẩn bị giường nằm. Ta mệt và sẽ nằm 
xuống.” “Vâng, bạch đại đức ngài,” đại đức Cundaka 
trả lời và xếp y thành bón, vị ấy đã chuẩn bị giường 
năm. 

Đức Thế Tôn nằm xuống về hông bên phải trong thế 
nghỉ ngơi của sư tử, đặt chân này xếp lên chân kia, 
chánh niệm và tỉnh giác, hướng định thời gian thức 
dậy. Đại đức Cundaka ngồi trước đức Thế Tôn. 


Bậc tỉnh thức đến sông Kukudha, với nước thanh 
tịnh, thích thú và trong sạch. 


Bậc đạo sư ngâm trong trạng thái mệt mỏi, Như Lai, 
không thé sánh trong thé gian. 


Sau khi tắm, uống nước và trở lại ngoài, bậc đạo sư 
tôn kính giữa hội chúng Tỳ-kheo, bậc đạo sư tối 
thượng, đức Thế Tôn ở đây, bây giờ, bậc đại thánh đi 
đến vườn xoài. 


Đối với Ty-kheo tên Cundaka ngài nói, "Hày chuẩn bị 
y ta gấp thành bốn.” 


Được hỏi bởi người biên soạn, Cunda nhanh chóng 
đặt y đã gấp bốn phần xuống. Bậc đạo sư nằm xuông 
trong trạng thái mỏi mệt và Cunda ngồi xuống đó phía 
trước ngài. 








Báy giờ Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 'Này 
Änanda, có thể ai đó sẽ làm cho thợ sắt Cunda hồi 
hận, nói rằng: “Hiền giả Cunda, thật là không hay cho 
ông, thật không lợi cho ông, vì Như Lai thọ dụng bữa 
ăn cúng dường tối hậu của ông mà nhập Niết-bàn.” 

he phải giải trừ hối hận ấy của thợ sắt Cunda như 

“Này Hiền giả, thật lợi ích cho ông, lợi lớn cho 
ang, vì được Như Lai thọ dụng bữa ăn cuối cùng của 
ông cúng dường, rồi nhập diệt. 

Hiền giả Cunda, chính tôi thân nghe, tự thân lãnh thọ 
lời dạy này của Thế Tôn: 'Có hai sự cúng dường thức 
ăn đồng một quả báo, đồng một dị thục, quả báo lớn 
hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường khác. 

Những gì là hai? Một là, bữa ăn trước khi Như Lai 
chứng Vô thượng Chánh Đẳng Giác; hai là, bữa ăn 
trước khi Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn giới. 

Hai bữa ăn cúng dường này đồng một quả báo, đồng 
một dị thục, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường khác.” Do sự cúng dường này, tôn giả Cunda 
sẽ được hưởng tuổi thọ, sắc đẹp, sanh thiên, danh 
tiếng, ... và địa vị. 


Cunda Sutta: Udãna 81—85,107 dịch Anh G.A.S. 


L.64 Tĩnh dưỡng cuối cùng 


Đoạn này thuật chuyện chư thiên khiến cho cây trỗ 
hoa và tuôn mưa hoa cúng dường Phật, nhưng Phật 
nói cúng dường chân thật là hành trì pháp mà Ngài đã 
dạy. 


Báy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, 'Ananda, 
chúng ta hãy qua bờ bên kia sông Hiraññavati (Kim 
hà), và dén rừng sala của dòng ho Malla, trong vùng 





Then the Blessed One said to Venerable Ananda: 
'Ananda, it may be that someone will cause remorse in 
Cunda the smith by saying, "Friend Cunda, it is a loss 
for you, it is an ill gain for you, that the Tathagata 
attained final nirvana after he received his last alms 
food from you." 

That remorse of Cunda the smith should be dispelled 
in this way: "Friend Cunda, it is a gain for you, it is a 
great gain for you, that the Tathagata attained final 
nirvana after he received his last alms food from you. 

Friend Cunda, face to face | heard it from the Blessed 
One, face to face | learnt it: ‘These two offerings of 
alms food are of equal fruit, of equal result, of very 
much greater fruit and profit than any other offering of 
alms food. 

What two? That offering of alms food after having 
eaten which the  Tathagata realized | supreme 
awakening and that offering of alms food after having 
eaten which the Tathãgata attained final nirvana in the 
nirvana-element with no fuel left. 

These two offerings of alms food are of equal fruit, of 
equal result, of very much greater fruit and profit than 
any other offering of alms food'" A deed has been 
performed by the worthy Cunda the smith conducive to 
long life, beauty, happiness, heaven, fame, and 
supremacy. In this way the remorse of Cunda the smith 
should be dispelled.' 


Cunda Sutta: Udàna 81—85,10" trans. G.A. S. 


L.64 The last rest 


This passage shows deities causing trees to flower 
and rain down flowers in devotion to the Buddha, yet he 
says that true devotion to him is to be shown by 
practising the Dhamma he taught. 


Then the Blessed One addressed Venerable Ananda, 
saying, 'Come, Ananda, let us cross to the farther bank 
of the river Hirafiavati, and go to the Mallas’ sala 


232 





Sau đó, đức Thé Tôn nói với đại đức Ananda: "Này 
Ananda, có thé có ai đó sẽ khiến hối hận cho người thợ 
rèn Cunda mà nói rằng, “Này bạn hữu Cunda, đó là 
điều mát mát cho ông, đó là điều xấu ác cho ông, rằng 
Như Lai nhập niết-bàn không còn thân thể sau khi ngài 
nhận bữa án khát thực cuối cùng từ ông.” 

Điều hối hận đó của thợ rèn Cunda nên được xóa tan 
theo cách này: “Này bạn hữu Cunda, đây là điều lợi 
cho ông, đây là điều lợi to lớn cho ông, rằng Như Lai 
nhập niết-bàn không còn thân thể sau khi ngài nhận 
thức ăn khất thực cuối cùng từ ông. 

Này bạn hữu Cunda, mặt đối mặt tôi đã nghe điều 
này từ đức Thế Tôn, mặt đối mặt tôi đã học được điều 
này: "Hai sự cúng dường khất thực có trái kết bằng 
nhau, có kết quả bằng nhau, có kết trái to lớn hơn 
nhiều và lợi ích hon bát ky sự cúng dường khát thuc 
khác. 

Gì là hai? Cúng dường ấy cho khất thực sau khi đã 
ăn nhờ đó Như Lai chứng ngộ tối thượng và sự cúng 
dường khất thực mà sau khi ăn Như Lai nhập niết-bàn 
không còn thân thể với niét-bàn không còn thành tố 
nào còn xót lại. 

Hai sự cúng dường khát thực có trái kết bằng nhau, 
có kết quả bằng nhau, có kết trái to lớn hơn nhiều và 
lợi ích hơn bất kỳ sự cúng dường khất thực khác.” 
Hành động đã được thực hiện bởi người xứng đáng 
thợ rèn Cunda có ích lợi sống thọ, có sắc đẹp, hạnh 
phúc, sanh cõi trời, nỗi tiếng và nỗi bật. Theo cách này, 
nỗi hối hận của thợ rèn Cunda sẽ bị xóa bỏ.” 


(Kinh Cunda: Kinh Phật tự thuyết 81-85,/^ do G.A.S. 
dịch tiêng Anh). 


L.64. Nghỉ ngơi cuối cùng 


Đoạn này chỉ các vị trời khiến có các loài cây ra hoa 
và mưa xuống hoa dâng lên đức Phật, mà ngài nói 
rằng sự cúng dường thật sự là được thé hiện bằng 
cách thực hành giáo pháp mà ngài dạy. 


Sau đó, đức Thế Tôn goi đại đức Ananda, nói rằng, 
“Hãy đi, này Ananda, chüng ta háy qua bén bó kia cüa 
sóng Hirannavati, rói di dén rừng Sala của những 








phu cận Kusinara.' ‘Kính vâng, Đại Đức." 

Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng tỳ-kheo đi qua bên 
kia sông Hiraññavati, và đến rừng sala của dòng ho 
Mallã, trong vùng phụ cận Kusinärã. 


Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, 'Ananda, hãy trải 
chỗ nằm, đầu hướng vé phía bác, giữa hai cây sala. 
Ananda, ta nay mệt, muốn nằm nghỉ.' 'Kính vâng, Đại 
Đức.' Tôn giả Ananda vâng làm theo lời Thế Tôn. 

Và Thế Tôn nằm xuống trên hông phải, như dáng 
nằm sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm 
chánh tri. 


Lúc bấy giờ, cặp cây sala tró đầy hoa trái mùa; hoa 
roi nhu. mua lên thân phàm của Nhu Lai, tuón rơi và 
tung vãi trên thân Như Lai dé cúng dường. 

Những đóa thiên hoa mandãrava (man-dà-la) và bột 
hương chiên-đàn thiên giới từ trên hư không tuôn 
xuống như mưa lên thân phàm của Như Lai, tuôn rơi 
và tung vãi trên thân Nhu Lai dé cúng dường. 

Thiên nhạc trỗi lên giữa hư không cúng dường Như 
Lai. 


Báy giờ Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 'Ananda, 
cặp cây sala tró đây hoa trái mùa. ... Thiên nhạc trôi 
lên giữa hư không cúng dường Như Lai. 


Nhưng, này Ananda, như vậy không phải chân thật 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai. 

Nhưng, này Ananda, néu có ty-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-di nào sống thực hành pháp-tùy pháp, 
chơn chánh hành trì pháp, hành trì tùy pháp, như vậy 
mới là chân thật cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Như Lai, tối thượng cúng dường. 

Do vậy, này Ananda, nên tự huấn mình rằng: “Ta hãy 





grove, in the vicinity of Kusinara.' 'Yes, venerable sir.’ 

And the Blessed One, together with a large company 
of monks, went to the further bank of the river 
Hiraññavatī, to the sala grove of the Mallas, in the 
vicinity of Kusinärã. 


And there Blessed One spoke to Venerable Ananda, 
'Ananda, please prepare for me a couch between the 
twin sala trees, with the head to the north. Ananda, I 
am weary and want to lie down.' 'Yes, venerable sir.' 
And Venerable Ananda did as the Bless ed One asked 
him to do. 

Then the Blessed One lay down on his right side, in 
the lion's posture, resting one foot upon the other, and 
So disposed himself, mindfuly and clearly 
comprehending. 


At that time the twin sala trees broke out in full bloom, 
though it was not the season of flowering. And the 
blossoms rained upon the mortal body of the Tathagata 
and dropped and scattered and were strewn upon it in 
devotion to the Tathagata. 

And celestial mandärava flowers and heavenly 
sandalwood powder from the sky rained down upon the 
mortal body of the Tathagata, and dropped and 
scattered and were strewn upon it in devotion to the 
Tathàgata. 

And the sound of heavenly voices and heavenly 
instruments made music in the air out in devotion to the 
Tathàgata. 


And the Blessed One spoke to Venerable Ananda, 
saying: 'Ananda, the twin sāla trees are in full bloom, 
though it is not the season of flowering. ... And the 
sound of heavenly voices and heavenly instruments 
makes music in the air in devotion to the Tathagata. 


Ananda, yet it is not thus that the Tathägata is 
respected, venerated, esteemed, shown devotion, and 
honoured in the highest degree. 

But, Ananda, whatever monk or nun, layman or 
laywoman, practises Dhamma in accordance with 
Dhamma, practises rightly, walks in the way of 
Dhamma, it is by such a one that the Tathãgata is 
respected, venerated, esteemed, shown devotion, and 


233 





người Malla, gần Kusinàra." “Vâng, bach đại đức ngài.” 

Đức Thế Tôn, cùng với hội chúng to lớn của các Tỳ- 
kheo, đi đến bờ bên kia của sông Hirannavati, đến 
rừng Sala của những người Malla, gần Kusinärä. 


Ở đó đức Thế Tôn nói với đại đức Ananda, “Này 
Ānanda, hãy chuån bi cho ra giường nằm giữa hai cây 
Sala đôi này, với đầu hướng vé phía bác. Này Ananda, 
ta mệt mỏi, muốn nằm xuống.” Đại đức Ananda đã làm 
như đức Thế Tôn yêu câu ngài làm. 

Sau đó, đức Thế Tôn nằm xuống về phía hông bên 
phải, trong tư thế su tỬ, nghỉ chân này xếp lên chân kia 
và vì vậy, có ý sẵn chính ngài, chánh niệm và tỉnh giác. 


Lúc bấy giờ hai cây Sala song sinh đột nhiên nở hoa, 
mặc dù đây không phải là mùa hoa nở. Và các hoa nở 
rơi xuống như mưa lên xác thân của Như Lai và rơi 
xuống và rải xuống, được rải lên thân cúng dường lên 
Như Lai. 

Và các loài hoa Mạn-đà-la cõi trời và hương hoa 
chiên đàn cõi trời từ không trung mưa xuống lên xác 
thân của Như Lai và rơi xuống và rải xuống, được rải 
lên thân cúng dường lên Như Lai. 

Và âm thanh của các giọng nói vị trời và các nhạc cụ 
trời trỗi nhạc trong hư không vang ra cúng dường lên 
Như Lai. 


Rồi đức Thế Tôn nói với đại đức Änanda, nói rằng: 
"Này Ananda, hai cây Sala này trong trang thái nở hoa, 
mặc dù đây không phải là mùa hoa nở... Và âm thanh 
của các giọng nói vị trời và các nhạc cụ trời trỗi nhạc 
trong hư không vang ra cúng dường lên Như Lai. 


Này Ananda, nhưng đó không phải là điều nhu thế 
Như Lai được tôn kính, đảnh lễ, quý trọng, được cúng 
dường và cung kính ở cấp độ cao nhất. 

Mà, này Ananda, bát kỳ Ty-kheo hay Ty-kheo-ni, cư 
sí nam hay cư sĩ nữ nào, thực hành giáo pháp theo 
Pháp, thực hành đúng đắn, đi trên con đường Pháp, 
chính bằng cách như thế mà Như Lai được tôn kính, 
đảnh lễ, quý trọng, được cúng dường và cung kính ở 








sống thực hành pháp-tùy pháp, chơn chánh hành trì 
pháp, hành trì tùy pháp.” 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.137—138, 
dich Anh G.A.S. 


L.65 Ananda bi cám 


_Ở đây, đức Phát tìm cách làm dịu nỗi bi cám của 
Ananda, thị giả theo sát chán của Phật, trong nhiễu 
năm. 


Báy giờ Tôn giả Ananda di vào trong tinh xá, đứng 
dựa cột cửa và khóc, (nghĩ rằng), ‘Ta nay vẫn còn là kẻ 
hữu học, còn phải tu tập nhiều (để đắc quả A-la-hán). 

Nhưng, than ôi, đức Đạo sư của ta, thương tưởng ta 
như vậy, mà nay sắp diệt, nhập Niết-bàn!' 


Thế Tôn hỏi các tỳ-kheo, 'Này các tỳ-kheo, Ananda 
đang ở đâu?' 'Bạch Đại Đức, tôn giả Ananda đi vào 
trong tinh xá, đứng dựa cột cửa và khóc, (nghĩ rằng), 
“Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tu tập nhiều. 

Nhưng, than ôi, đức Đạo sư của ta, thương tưởng ta 
như vậy, mà nay sắp diệt, nhập Niết-bàn!” 


Thế Tôn bèn gọi một ty-kheo, bảo dán Ananda đến 
Phật: 'Tỳ-kheo, hãy di nói với Ananda, “Hiền giả 
Ananda, đức Dao Sư cho gọi Hiền giả.” Tỳ-kheo ấy đi 
đến chỗ tôn giả Ananda, nói như Thé Tôn bảo. 

Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. 


Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: “Thôi đủ rồi, 
Ananda! Chó có ưu sáu, chớ có than khóc! Ananda, há 
không phải Ta đã nói với ông ngay từ đầu rằng tất cả 
những gì thân thiết, yêu thương, đều phải biến đổi, 
phân ly và đoạn tuyệt? 





honoured in the highest degree. 

Therefore, Ananda, thus should you train yourselves: 
“We shall practise Dhamma in accordance with 
Dhamma, practise rightly, and walk in the way of 
Dhamma." 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya II.137—138, 
trans. G.A.S. 


L.65 Ananda's grief 


Here the Buddha seeks to assuage the grief of 
Ananda, the monk who had been his personal 
attendant for many years. 


Then Venerable Ananda went into the dwelling and 
leaned against the doorpost and wept, (thinking), ‘I am 
stil but a learner, with much to do (to attain 
arahantship). 

But, alas, my teacher, who was so compassionate 
towards me, is about to attain final nirvana! 


And the Blessed One spoke to the monks, 'Monks, 
where is Ananda?' 'Venerable sir, Venerable Ananda 
has gone into the dwelling and there stands leaning 
against the doorpost, weeping, "I am still but a learner, 
with much to do (to attain arahantship). 

But, alas, my teacher, who was so compassionate 
towards me, is about to attain final nirvana" 


Then the Blessed One asked a certain monk to bring 
Venerable Ananda to him, saying, 'Go, monk, and say 
to Ananda, "Friend Ananda, the teacher calls you." And 
that monk went and spoke to Venerable Ananda as the 
Blessed One had asked him to. 

And Venerable Ananda went to the Blessed One, 
paid respect to him, and sat down on one side. 


Then the Blessed One spoke to Venerable Ananda: 
'Enough, Ananda! Do not grieve, do not lament! For 
have I not taught from the very beginning that with all 
that is dear and beloved there must be change, 
separation, and severance? 


234 





cáp dó cao nhát. 

Cho nén, này Ananda, các nén tu tập chính minh 
nhu thé này: “Chúng ta sẽ thực hành giáo pháp y như 
Pháp, thực hành đúng dán và đi trên con đường Pháp." 


(Kinh Dai Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 137-138, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.65. Sự đau buồn của Änanda 


- Ở đây, đức Phật tìm cách an ủi nỗi u buôn của 
Ananda, Ty-kheo làm thị giả cho ngài nhiều năm qua. 


Sau đó, dai đức Ananda đi đến nơi ở rồi dựa vào trụ 
cửa và khóc (nghĩ rằng), “Ta vẫn còn là bậc hữu học, 
với nhiều điều cần làm (dé đạt được thánh quả A-la- 
hán). 

Nhưng, ôi, bậc đạo sư của ta, người có quá nhiều 
lòng từ mẫn đối với ta, sắp sửa nhập niết-bàn cuối 
cùng! 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo, “Này các Tỳ-kheo, 
Ananda đang ở đâu?” “Bạch đại đức ngài, đại đức 
Ananda Ananda đi đến nơi ở rồi dựa vào trụ cửa và 
khóc (nghĩ rằng), “Ta vẫn còn là bậc hữu học, với 
nhiều điều cần làm (dé đạt được thánh quả A-la-hán). 

Nhưng, ôi, bậc đạo sư của ta, người có quá nhiều 
lòng từ mẫn đối với ta, sắp sửa nhập niết-bàn cuối 
cùng! 


Sau đó, đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo đem đại đức 
Ananda đến ngài, nói rằng, “Hãy di, này Ty-kheo và nói 
với Ananda, “Này bạn hữu Ananda, bậc đạo sư gọi 
ngài.” Rồi Tỳ-kheo ấy di nói với đại đức Ananda như 
đức Thế Tôn bảo vị ấy làm. 

Đại đức Ananda đi đến đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và 
ngồi xuống một bên. 


Sau đó, đức Thế Tôn nói với đại đức Ananda: “Thôi 
đủ rồi, này Ananda! Đừng đau buồn, đừng than khóc 
nữa! Ta đã chưa dạy những gì ngay từ lúc đầu với tất 
cả điều ấy đáng yêu và khả ái phải được thay đổi, xa 
lia và chia ré sao? 








Này Ananda, với những gi có sanh, có tồn tại, thuộc 
hữu vi, là pháp biên hoại, ai có thê nói răng, “Mong nó 
không hoại diệt”? Điêu đó không thê có duoc. 


Ananda, trong một thời gian dài, ông thừa sự Như 
Lai với thân, ngữ, ý nghiệp từ hòa, từ ái, nhất tâm. 

Này Ananda, ông đã tạo nhiều phước nghiệp, nay 
hãy nỗ lực tinh tấn, rồi sẽ nhanh chóng chứng thành vô 
lậu.' 


Mahã-parinibbana Sutta: Digha-nikãya llI.143—144, 
dịch Anh G.A.S. 


L.66 Những người Mallà kinh động Phật sắp nhập 
diệt 


‘Này Ananda, hãy di vào thành Kusinärä, và bố cáo 
cho những người Malla hay: "Này các Vãsetthã, đêm 
nay, vào canh cuói, Nhu Lai sé nhàp Niét-bàn. 

Này Vàásetthà, các ông hãy đến. Này Vãsetthã, các 
ông hãy đến! Chớ để về sau hối hận rằng, 'Như Lai 
nhập diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta mà chúng ta 
không được diện kiến Như Lai lần cuối!”. 'Kính vâng, 
Đại Đức." 

Tôn giả Änanda khoác y, cầm bát và cùng một vị 
khác đồng hành, di vào Kusinärä. 


Lúc bấy giờ, những người Mallà ở Kusinarà có việc 
công đang tụ hop tại hội trường. Tôn giả Ananda đến 
chỗ họ và nói: “Này các Vãsetthã, đêm nay, vào canh 
cuối, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. 

Này Väsetthã, các ông hãy đến. Này Vãsetthã, các 
ông hãy đến! Chớ để về sau hối hận rằng, 'Như Lai 
nhập diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta mà chúng ta 
không được diện kiến Như Lai lần cuối!” 


Những người Mallà cùng với con trai, vợ của ho, và 
vợ của con trai họ, khi nghe Tôn giả Ananda báo tin 





So how could anything else be obtained here, 
Ananda? Of that which is born, come into being, 
conditioned, and subject to decay, how can one say, 
"May it not come to dissolution!”2 There can be no such 
state of things. 


Ananda, now for a long time, you have served the 
Tathagata with loving kindness in deed, word, and 
thought, graciously, pleasantly, wholeheartedly and 
beyond measure. 

Ananda, you are one who has done good! Now you 
should put forth energy, and soon you too will be free 
from the intoxicating inclinations.’ 


Mahà-parinibbaàna Sutta: Digha-nikaya 11.143—144, 
trans. G.A.S. 


L.66 The Mallas' alarm at the impending death of 
the Buddha 


'Ananda, go now to Kusinärã and announce to the 
Mallas: "Vasetthas, today in the last watch of the night, 
the Tathagata's final nirvana will take place. 

O Vaàsetthas, approach, draw near! Do not be 
remorseful later at the thought, ‘In our township it was 
that the Tathagata's final nirvana took place, but we 
failed to see him at the end! ".' ‘Very well, venerable 
sir.' 

And Venerable Ananda prepared himself, and taking 
his bowl and outer robe, went with a companion to 
Kusinàra. 


Now at that time the Mallas had gathered in the 
council hall for some public business. And Venerable 
Ananda approached them and announced: 'Vàsetthas, 
today in the last watch of the night, the Tathagata's 
final nirvana will take place. 

Vàsetthas, approach, draw near! Do not be 
remorseful later at the thought, "In our township it was 
that the Tathagata's final nirvana took place, but we 
failed to see him at the end." 


When they heard Venerable Ananda speak these 
words, the Mallas with their sons, their wives, and the 


235 





ậy thì làm sao moi thứ khác có thé đạt được ở dáy, 
này Ananda? Cái gi duoc sanh ra, tró nén tón tai, có 
điều kiện, chủ thé của hoại diệt, làm sao ta có thé nói, 
“Cầu cho điều này không bi tan rã!”? Không thé có 
trạng thái của mọi vật như thế. 


Này Ananda, bây giờ, đã một thời gian dài, con đã 
phục vụ Như Lai với lòng từ trong hành động, ngôn từ 
và tâm ý, nhẹ nhàng, hoan hỷ, nhất tâm và vượt trên 
sự đo lường. 

Này Ananda, con là người đã làm rất tốt! Bây giờ, 
con nên nỗ lên tinh tấn hơn và sớm con cũng sẽ thoát 
khỏi các khuynh hướng sai lầm.” 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 143-144, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.66. Sự hoảng hốt của dòng tộc Malla về sự sắp 
ra đi của đức Phật 


“Này Ananda, bây gió, hãy đi đến Kusinàrà và tuyên 
bố với người dân Malla: “Này Các Väsettha, hôm nay 
vào canh cuối của đêm, sự nhập niết-bàn cuối cùng 
của Như Lai sẽ diễn ra. 

Này Các Vasettha, tiến đến gần! Đừng có đau buồn 
sau này với ý nghĩ rằng, “Trong thị trấn của chúng ta, 
chính nơi này sự nhập niết-bàn cuối cùng của Như Lai 
sẽ diễn ra, nhưng chúng ta không thấy được ngài lúc 
cuối.” "Vàng, bạch đại đức ngài.” 

Đại đức Ananda tự mình chuẩn bị, rồi lấy binh bát và 
y phục, đi với các bạn đồng tu đến Kusinärä. 


Lúc bấy giờ người dân Malla đã tập hợp trong hội 
trường dành cho các vấn đề cộng đồng. Đại đức 
Ananda tiến đến họ và tuyên bố: “Này các Vãsettha, 
hôm nay vào canh cuối của đêm, sự nhập niết-bàn cuối 
cùng của Như Lai sẽ diễn ra. 

Này các Vasettha, tién đến gần! Đừng có đau buồn 
sau này với ý nghĩ rằng, “Trong thị trấn của chúng ta, 
chính nơi này sự nhập niết-bàn cuối cùng của Như Lai 
sé dién ra, nhung chüng ta khóng tháy duoc ngài lüc 


cuói." 


Khi ho nghe đại đức Ananda nói những lời này, 
người dân Malla với con cái, vợ con của minh, các vợ 








này, trong lòng đau đớn, sầu muộn, khổ não; có người 
khóc than với đầu tóc rối bù, đưa hai tay lên trời tuyệt 
vọng; vật mình xuống đắt, lăn lộn, 

'Hỡi ôi, Thế Tôn nhập diệt sao quá sớm! Thiện Thé 
nhập diệt sao quá sớm! Con mắt của thế gian sẽ tắt 
mât! 


Những người Mallà cùng với con trai, vợ của họ, và 
vợ của con trai họ, trong lòng đau đớn, sầu muộn, khổ 
não, đi đến khu rừng sala của dòng họ Mallà, và đến 
chỗ tôn giả Ananda. 

Tôn giả Ananda nghĩ thầm, 'Nếu ta dé những người 
Mallà ở Kusinārā từng người một đảnh lễ Thế Tôn, thé 
thì những người Mallà đảnh lễ Thế Tôn vẫn chưa hết 
mà đêm đã tàn, trời sáng. 

Vậy ta hãy chia những người Malla ở Kusinärä ra 
từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, dẫn họ vào đảnh 
lễ Thế Tôn, bạch răng: "Bach Đại Đức, những người 
Mallã có tên như váy, cùng với vợ con, quyên thuộc, 
bằng hữu, đến cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn.” 


Rồi Tôn giả Ananda chia những người Malla ở 
Kusinàrà ra theo từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, 
dẫn họ vào đảnh lễ Thế Tôn. 

Theo cách này, Tôn giả Ananda dẫn những người 
Mallà ở Kusinäratheo từng gia tộc, mỗi gia đình một 
nhóm, vào đảnh lễ Thế Tôn, chỉ trong tận canh một đầu 
hôm. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.147—148, 
dich Anh G.A.S. 


L.67 Dé ti cuói cüng và cáu hói vé các tón sw 
khác 
Lúc bấy giờ, du si ngoai dao Subhadda ở tai 


Kusinàra. Du sí ngoai dao Subhadda duoc nghe, 'Tói 
nay, canh cuôi cùng, Sa-món Gotama sẽ diệt dô.’ 





wives of their sons, were sorely grieved, grieved at 
heart and afflicted; and some, with their hair all 
dishevelled, with arms uplifted in despair, wept; flinging 
themselves on the ground, they rolled from side to side, 
lamenting, 

"Too soon has the Blessed One come to his final 
nirvana! Too soon has the Fortunate One come to his 
final nirvana! Too soon will the eye of the world vanish 
from sight! 


And thus afflicted and filled with grief, the Mallas, with 
their sons, their wives, and the wives of their sons, 
went to the sala grove, the recreation park of the 
Mallas, to the place where Venerable Ananda was. 

And Venerable Ananda considered, ‘If | were to allow 
the Mallas of Kusinarã to pay reverence to the Blessed 
One one by one, the night will have given way to dawn 
before they are all presented to him. 

Therefore let me divide them up according to clan, 
each family in a group, and so present them to the 
Blessed One thus: "The Malla of such and such a 
name, venerable sir, with his wives and children, his 
attendants and his friends, pays homage at the feet of 
the Blessed One." 


And Venerable Ananda divided the Mallas up 
according to clan, each family in a group, and 
presented them to the Blessed One. 

So it was that Venerable Ananda caused the Mallas 
of Kusinara to be presented to the Blessed One by 
clans, each family in a group, even in the first watch of 
the night. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya lII.147—148, 
trans. G.A.S. 


L.67 The last convert, and a question on other 
teachers 


Now at that time a wandering ascetic named 
Subhadda was dwelling at Kusinara. And Subhadda 
the wandering ascetic heard it said, "Today in the third 
watch of the night, the final nirvana of the renunciant 
Gotama will take place.’ 


236 





cüa các nguói con, vó cüng dau buồn, đau buồn ở tâm 
và khổ sở; và một số vị đã khóc, với tóc tai của họ rối 
bòi, với tay gio lên trong thát vong; chính minh guc 
xuống đất, họ lăn lộn từ phía này sang phía kia, than 
khóc, 

“Quá sớm đức Thế Tôn nhập vô dư y niết-bàn! Quá 
sớm bậc Thiện Thé nhập vô du y niét-bàn! Quá sớm 
con mắt của thế gian sẽ biến mắt khỏi tầm nhìn!” 


Đau khổ như thế và tràn đầy u buồn, người dân 
Malla, với các người con trai, những người vợ và 
những người vợ của các người con trai này, đi đến 
rừng Sala, khu vườn giải trí của người Malla, đến với 
địa điểm nơi đại đức Ananda ở. 

Đại đức Ananda suy xét, “Nếu như ta cho phép 
người dân Malla đến đảnh lễ đức Thế Tôn từng người 
một thì cả đêm sẽ trôi qua đến sáng trước khi tất cả họ 
hiện diện trước ngài. 

Cho nên ta hãy chia họ theo bộ tộc, mỗi gia đình 
thành một nhóm và rồi đưa họ giới thiệu đến đức Thế 
Tôn: “Dân Malla với tên như thế như vậy, bạch đại đức 
ngài, với người vợ và con cái của họ, các tùy tùng và 
bạn bè, đảnh lễ dưới chân của đức Thế Tôn.” 


Đại đức Ananda đã chia những người dân theo bộ 
tộc, mỗi gia đình thành một nhóm và rối đưa họ giới 
thiệu đến đức Thế Tôn. 

Vi vậy, chính điều đó đại đức Ananda khiến dân 
Malla của Kusinärã được hiện diện đối với đức Thé 
Tôn bằng bộ tộc, mỗi gia đình thành một nhóm, thậm 
chí trong canh cuối của đêm. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 147-148, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.67. Người cải đạo cuối cùng và một câu hỏi về 
các bậc đạo sư khác 


Lúc bấy giờ, một du sĩ tên Subhadda đang cư ngụ tại 
Kusinäarä. Rồi du sĩ Subhadda nghe nói răng, “Hôm nay 
vào canh ba của đêm, sự nhập niết-bàn của Sa-môn 
Gotama sẽ diễn ra.” 








Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: ‘Ta nghe các 
du sĩ ngoại dao niên cao tác lớn, thầy của các thầy, nói 
rằng Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Biến Tri xuất hiện ra 
đời thật là hy hữu. 

Vào canh cuối đêm nay, Sa-môn Gotama sẽ nhập 
Niết-bàn. 

Nay trong ta còn có nghỉ vấn này; ta tin rằng Sa-môn 
Gotama có thé thuyết pháp và diệt trừ nghi vấn này 
cho ta.' 


Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến khu rừng sala 
của những người Malla, đến tại chỗ Tôn giả Ananda và 
thưa rằng, 'Hiền giả Änanda,... cho phép tôi được diện 
kiến Sa-món Gotama.' 

Nhung Tôn giả Ananda nói với ông, “Thôi, đủ rồi, 
Hiền giả Subhaddal Chớ có phiền nhiễu Như Lai. Thế 
Tôn đang mệt." 

Lần thứ hai và thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói 
với tôn giả Ananda, nhưng lần thứ hai và thứ ba, tôn 
giả Ananda từ chối. 


Thế Tôn nghe được câu chuyện giữa họ, liền bảo tôn 
giả Ananda: ‘Thôi, Ananda, chớ có ngăn cản 
Subhadda. Änanda, hãy để cho Subhadda vào gặp 
Như Lai. 

Những gì Subhadda sẽ hỏi, đó là vì dé hiểu biết, chớ 
không phải phiền nhiễu Ta. Và những gì Ta sẽ trả lời, 
Subhadda sé nhanh chóng hiéu rõ ý nghĩa. 


Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoai đạo 
Subhadda, 'Hiền giả Subhadda, hãy vào, Thế Tôn đã 
cho phép.’ 

Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói 
lên những lời chúc tụng, chào hỏi thân thiện, rồi ngồi 
xuống một bên và bạch Thế Tôn: ' 

Tôn giả Gotama, có những sa-môn, bà-la-món là 
những bậc sư trưởng, là những tông chủ của những 
cộng đồng đệ tử lớn, quần chúng đông đảo, có danh 
tiếng, như Pürana Kassapa, Makkhali Gosäla, Ajita 
Kesakambala, Pakudha Kaccayana, Sañijaya 





And the wandering ascetic Subhadda considered: ‘I 
have heard it said by old and venerable wandering 
ascetics, teachers of teachers, that the arising of 
Tathagatas, the  arahants, perfectly awakened 
Buddhas, is rare in the world. 

Yet this very day, in the last watch of the night, the 
final nirvana of the renunciant Gotama will take place. 

Now there is in me a doubt; but to this extent | have 
faith in the renunciant Gotama, that he could so teach 
me Dhamma as to remove that doubt.’ 


Then the wandering ascetic Subhadda went to the 
sala grove, the recreation park of the Mallas, and drew 
near to Venerable Ananda, and informed Venerable 
Ananda of his concern, saying, 'Friend Ananda, it 
would be good if | could be allowed into the presence of 
the renunciant Gotama.’ 

But Venerable Ānanda answered him, ‘Enough, 
friend Subhadda! Do not trouble the Tathāgata. The 
Blessed One is weary.’ 

Yet a second and a third time the wandering ascetic 
Subhadda made his request, and a second and a third 
time Venerable Änanda refused him. 


And the Blessed One heard the talk between them, 
and he called Venerable Ānanda and said: ‘Stop, 
Ananda! Do not refuse Subhadda. Ananda, Subhadda 
may be allowed into the presence of the Tathagata. 

For whatever he will ask me, he will ask for the sake 
of knowledge, and not as an offence. And the answer I 
give him, that he will readily understand.’ 


Thereupon Venerable Ananda said to the wandering 
ascetic Subhadda, ‘Friend Subhadda, go then, the 
Blessed One gives you leave.’ 

Then the wandering ascetic Subhadda approached 
the Blessed One and saluted him courteously. And 
having exchanged with him pleasant and civil 
greetings, the wandering ascetic Subhadda seated 
himself at one side and addressed the Blessed One: 

‘Venerable Gotama, there are renunciants and 
brahmins who are chiefs of great communities of 
disciples, who have large retinues, who are leaders of 
schools, well known and renowned, and held in high 


237 





Du si Subhadda suy xét: “Ta đã nghe điều này được 
nói bởi các du sĩ trưởng lão khả kính rằng sự xuất hiện 
của các đức Như Lai, các bậc A-la-hán, các đức Phật 
tỉnh giác hoàn toàn rất hiếm có trên đời. 

Mà chính ngày nay đây, vào canh cuối của đêm, sự 
nhập niết-bàn hoàn toàn của Sa-môn Gotama sẽ diễn 
ra. 

Bây giờ, có một sự nghỉ trong ta; nhưng đối với vấn 
đề này ta có niềm tin vào Sa- môn Gotama, rằng ngài 
ấy có thé dạy ta pháp dé gỡ bỏ mối nghi ngờ đó.” 


Sau đó, du sĩ Subhadda đi đến rừng Sala, vườn giải 
trí của dân Malla và kéo gần đến đại đức Ananda, 
thóng báo dai đức Ananda vé sự quan tám của vi ấy, 
nói rằng: "Này bạn hữu, Ananda, thật là tốt đẹp nếu 
như tôi được phép vào trong diện kiến Sa-môn 
Gotama.” 

Nhưng đại đức Ananda trả lời vị ấy, “Thôi đủ rồi, này 
bạn hữu Subhadda! Xin đừng làm phiền Như Lai. Đức 
Thế Tôn đang mệt mỏi.” 

Nhưng lần thứ hai và lần thứ ba, du sĩ Subhadda 
đưa ra thỉnh cầu, rồi lần thứ hai, lần thứ ba đại đức 
Ananda từ chối vị ấy. 


Đức Thế Tôn đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai vị, 
rồi ngài gọi dai đức Ananda và nói: “Hãy dừng lai, này 
Ananda! Đứng từ chối Subhadda. Này Ananda, 
Subhadda có thể được phép vào trong diện kiến Như 
Lai. 

Đối với bất kỳ điều gì vị ấy hỏi ta, vị ấy sẽ hỏi vì tuệ 
giác nhưng không phải phỉ báng. Và câu trả lời ta trao 
cho vị ấy thì vị áy sẽ sẵn sàng hiểu được.” 


Ngay sau đó, đại đức Ananda nói với du sĩ 
Subhadda, “Này bạn hữu Subhadda, hãy đi đến, đức 
Thế Tôn cho mời ông vào.” 

Sau đó, du sĩ Subhadda tiến đến gần Thế Tôn và 
chào ngài một cách lịch sự. Sau khi chào hỏi lễ phép 
và vui vẻ, du sĩ Subhadda ngồi xuống một bên và hỏi 
đức Thế Tôn: 

“Bạch ngài Gotama đức lớn, có nhiều Sa-môn, Bà-la- 
môn là những bậc thượng thủ của các đại chúng đệ tử 
vĩ đại, những vị có nhiều tùy tùng, những vị lãnh đạo 
của các tông phái, nỗi tiếng và được nhiều người biết 
đến, được dân chúng kính mến, như các bậc đạo sư 








Belatthaputta, Nigantha Nàtaputta, 108 

phải chăng tất cả những vi này đều đã giác ngộ như 
họ tự xưng, hoặc tất cả không có ai giác ngộ, hoặc có 
vị đã giác ngộ, có vi chưa giác ngô?’ 


“Thôi Subhadda! Thôi, đủ rồi, hãy bỏ qua câu hỏi này, 
rằng phải chăng tất cả những vị này đều đã giác ngộ 
như họ tự xưng, hoặc tất cả không có ai giác ngộ, hoặc 
có vi đã giác ngộ, có vị chua giác ngộ? 

Này Subhadda, Ta sé nói pháp cho ông. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. ‘Kính vâng, Đại Đức." 


Và Thế Tôn nói như vầy: ‘Này Subhadda, trong Pháp 
và Luật nào không có chánh dao tám chi, trong Pháp 
và Luật đó không có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, 
đệ tam sa-môn, đệ tứ sa-môn. 109 

Nhưng trong Pháp và Luật nào có chánh đạo tám 
chi, thời ở đó có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ 
tam sa-môn, đệ tứ sa-môn. 

Này Subhadda, chính trong Pháp và Luật này có 
thánh đạo tám chi, chắc chắn ở đây có đệ nhất sa- 
môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam sa-môn, đệ tứ sa-môn. 

Ngoại đạo không có những sa-môn chân thật ấy. 
Nhưng, này Subhadda, nếu các tỳ-kheo này sống chân 
chính, thế gian này không thiếu vắng những vị A-la- 
hán.... 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thế Tôn: 'Thát hy hữu thay, Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong chỗ 
tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc, cũng vậy, 
Chánh Pháp đã được Thế Tôn bằng nhiều phương tiện 
thuyết minh, giải thích. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y tỳ-kheo Tăng. Cúi xin cho con được xuất 
gia theo Thế Tôn, được thọ cụ túc giới. 





esteem by the multitude, such teachers as Pürana 


Kassapa, Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambala, 
Pakudha Kaccāyana, Sañjaya Belatthaputta, Nigantha 
Nãtaputta. 108 


Have all of these attained realization, as each of 
them would have it believed, or has none of them, or is 
it that some have attained realization and others not?' 


‘Enough, Subhadda! Let it be as it may, whether all of 
them have attained realization, as each of them would 
have it believed, or whether none of them has, or 
whether some have attained realization and others not. 

Subhadda, I will teach you Dhamma; listen and heed 
it well, and I will speak.’ Very well, venerable sir. 


And the Blessed One spoke thus: 'Subhadda, in 
whatsoever Dhamma and discipline there is not found 
the noble eightfold path, neither is there found a true 
renunciant of the first, second, third, or fourth degree of 


saintliness. !09 

But in whatsoever Dhamma and discipline there is 
found the noble eightfold path, there is found a true 
renunciant of the first, second, third, and fourth degrees 
of saintliness. 

Now, Subhadda, in this Dhamma and discipline is 
found the noble eightfold path; and certainly here are 
also found true renunciants of the first, second, third, 
and fourth degrees of saintliness. 

Devoid of true renunciants are the systems of the 
other renunciants. But, Subhadda, if the monks live 
rightly, the world will not be destitute of arahants. ... 


When this was said, the wandering ascetic Subhadda 
spoke to the Blessed One: 'Excellent, venerable sir, 
most excellent, venerable sir! Venerable sir, it is as if 
one were to set upright what had been overthrown, or 
to reveal what had been hidden, or to show the path to 
one who had gone astray, or to light a lamp in the 
darkness so that those with eyes might see — even so 
has the Blessed One set forth Dhamma in many ways. 

And so, venerable sir, | take my refuge in the Blessed 
One, the Dhamma, and the Sangha of monks. May ! 
receive from the Blessed One going forth and higher 


238 





Pürana Kassapa, Makkhali Gosala, Ajita Kesakambala, 
Pakudha Kaccayana, Sañjaya Belatthaputta, Nigantha 


Nátaputta. 75 

Tát cà các vi này đạt duoc giác ngộ chưa? Vi mói vi 
ho dà có niém tin chua? Hay khóng ai cá, hay có phái 
một số giác ngộ và một số không?” 


“Thôi đủ rồi, này Subhadda! Hãy cứ dé nó nhu nó có 
thể vậy, liệu rằng tất cả họ giác ngộ, như mỗi vị họ có 
niềm tin, hay dù không ai trong số họ có, hay dù một số 
chứng ngộ và một số không. 

Này Subhadda, ta sẽ dạy ông Pháp; hãy lắng nghe 
và khéo chú ý, rồi ta sẽ nói.” “Vâng, bạch đại đức ngài.” 


Đức Thế Tôn nói thế này: “Này Subhadda, trong bất 
kỳ pháp và luật nào không tìm thấy con đường đạo 
thánh tám ngành thì sẽ không tìm thấy vị Sa-môn đích 
thực của các bậc thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ 
tư./6 

Bây giờ, này Subhadda, trong bất kỳ pháp và luật 
nào tìm thấy con đường đạo thánh tám ngành thì sẽ 
tìm thấy vị Sa-môn đích thực của các bậc thánh thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. 

Này Subhadda, trong pháp và luật này tìm thấy con 
đường đạo thánh tám ngành thì chắc chắn ở đây, cũng 
sẽ tìm thấy những vị Sa-môn đích thực của các bậc 
thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. 

Không có các Sa-môn đích thực là các hệ thống của 
các Sa-môn khác. Nhưng này Subhadda, nếu các Tỳ- 
kheo sống chơn chánh thì thế gian này sẽ không thiếu 
các A-la-hán.. 


Khi điều này được nói, du sĩ Subhadda nói với đức 
Thế Tôn: “Thật tuyệt vời, bạch đại đức ngài, thật tuyệt 
vời tối thượng, bạch đại đức ngài! Bạch đại đức ngài, 
nó như thế điều được dựng đứng điều đã bị ném bỏ, 
hay làm hiển hiện những điều bị che giấu, hay chỉ ra 
con đường cho người lạc lối, hay thắp sáng ngọn đền 
trong đêm tối dé những ai có mắt có thé thấy --- thậm 
chí đức Thế Tôn đã tuyên thuyết pháp trong nhiều cách 
khác nhau. 

Và cũng vậy, bạch đại đức ngài, con xin trở về 
nương tựa đức Thế Tôn, pháp và tăng đoàn Tỳ-kheo. 








Này Subhadda, những ai trước kia theo đạo khác, 


nay muốn xuất gia! 10 và tho cu túc trong Pháp và Luật 
này phái sóng bón tháng cộng trú. 

Sau bốn tháng cộng trú, nếu các tỳ-kheo đồng thuận, 
sẽ chấp thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành tỳ-kheo. 
Nhưng Ta nhận thấy, đây chỉ là căn tánh sai biệt con 
người.' 


'Bạch Đại Đức, nếu những ai trước kia theo đạo 
khác, nay muốn xuất gia! 1! và thọ cụ túc trong Pháp 
và Luật này phải sống bốn tháng cộng trú. Sau bốn 
tháng cộng trú, nếu các tỳ-kheo đồng thuận, sẽ chấp 
thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành tỳ-kheo, thế thì con 
sẽ xin sống cộng trú bốn năm. 

Sau bốn năm cộng trú, nếu các tỳ-kheo đồng thuận, 
sẽ chấp thuận cho con xuất gia thọ cụ túc thành tỳ- 
kheo.’ 


Báy giờ Thế Tôn gọi tôn giả Ānanda và bảo: 
'Ananda, hãy xuất gia cho Subhadda. Và tôn giả 
Ananda đáp: ‘Kính vâng, Đại Đức. 

Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda, 'Hiền giả Ananda, thật là có phúc, thật là dai 
phúc cho các Ngài, những vị được đăng đàn thọ giới 
làm đệ tử hầu cận trước sự hiện diện của đức Đạo 
Sư. 


Thế rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia, thọ 
cụ túc trước mặt Thế Tôn. Xuất gia thọ cụ túc không 
bao lâu, tôn giả Subhadda ở một mình ở một nơi thanh 
vắng, không phóng dật, tinh tấn, nhiệt tâm, và cần 
mẫn, 

và không bao lâu, đạt được mục đích tối cao mà một 
thiện gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến, ngay trong hiện tại, bằng thắng trí 
tự mình chứng ngộ vô thượng phạm hạnh, thuần nhất 
viên mãn, thanh tịnh, tự giác chứng và an trú; 

biết rằng: 'Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 





ordination?’ 


'Subhadda, whoever having been formerly a follower 
of another creed wishes to receive going forth and 


higher ordination! 10 in this Dhamma and discipline 
remains on probation for a period of four months. 

At the end of those four months, if the monks are 
satisfied with him, they grant him going forth and higher 
ordination as a monk. Yet in this matter | recognize 
differences of personalities.’ 


‘Venerable sir, if whoever having been formerly a 
follower of another creed wishes to receive going forth 
and higher ordination in this Dhamma and discipline 
remains on probation for a period of four months, and 
at the end of those four months, if the monks are 
satisfied with him, they grant him going forth and higher 
ordination as a monk — then I will remain on probation 
for a period of four years. 

And at the end of those four years, if the monks are 
satisfied with me, let them grant me going forth and 
higher ordination as a monk.’ 


But the Blessed One called Venerable Ananda and 
said to him: 'Ananda, let Subhadda go forth. And 
Venerable Ananda replied: 'Very well, venerable sir.' 

Then the wandering ascetic Subhadda said to 
Venerable Ananda, 'Friend Ananda, it is a gain for you 
all, a blessing, that in the presence of the teacher 
himself you have received the sprinkling of 
consecration as resident pupils.’ 


So it came about that the wandering ascetic 
Subhadda, in the presence of the Blessed One, 
received the going forth and higher ordination. And 
from the time of his ordination Venerable Subhadda 
remained alone, secluded, heedful, ardent, and 
resolute. 

And before long he attained to the goal for which a 
worthy man goes forth rightly from home to 
homelessness, the supreme goal of the holy life; and 
having by himself realized it with higher knowledge, he 
dwelt therein. 


239 





Xin düc Thé Tón cho phép con xuát gia và tho dai 
giới?” 


“Này Subhadda, bắt kỳ ai trước đây đã từng là tín đồ 
của một giáo phái khác muốn đi xuất gia và thọ giới”7 
trong pháp và luật này duy trì tập sự thử thách trong 
khoảng thời gian bốn tháng. 

Vào cuối bốn tháng này, nếu các Tỳ-kheo hài lòng 
với vị ấy, họ sẽ chấp nhận cho vị áy xuất gia và thọ giới 
là Tỳ-kheo. Nhưng trong vấn đề này, ta nhận thấy có 
nhiều điểm khác nhau tùy thuộc các cá tính.” 


Đức Thế Tôn gọi đại đức Ananda và nói rằng: “Này 
Ananda, hãy để Subhadda xuất gia.” Đại đức Ananda 
trả lời: “Vâng, bạch đại đức ngài.” 

Sau đó, du sĩ Subhadda nói với đại đức Ananda, 
“Này bằng hữu Ananda, thật là điều cho ngài tất cả, 
một phúc lành, rằng trước sự hiện diện của bậc đạo sư 
chính ngài đã nhận cơn mưa rào của quán đảnh là các 
đệ tử ở nơi này.” 


Vì vậy, xoay chuyển rằng du sĩ Subhadda, trước sự 
hiện diện của đức Thế Tôn, đã xuất gia và thọ giới. Và 
từ thời gian thọ giới, đại đức Subhadda vẫn ở một 
minh, án cư, tinh cần, tỉnh giác và chuyên tâm. 

Không lâu sau, vị ấy đạt được mục đích của người 
xứng đáng xuất gia chơn chánh rời bỏ gia đình, sống 
đời sông không gia đình, mục đích tối thượng của đời 
sống thánh hạnh; chính vị ấy đã nhận diện ra với tuệ 
giác cao hơn, vị ấy an trú trong đó. 

Vị ấy biết: “Sanh đã hủy diệt, các yêu cầu của đời 
sống thánh hạnh đã được hoàn thành, điều cần phải 








gì cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào 
nữa. 


Và tôn giả Subhadda thành A-la-hán, và là vị đệ tử 
cuối cùng của Thế Tôn. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.148—153, 
dich Anh G.A.S. 


L.68 Phát di giáo 


Trong đoạn này, sau khi nhìn lại các đệ tử tháy rằng 
không còn ai có điêu cân hỏi, thây rõ không có ai còn 
hoài nghi gi, đức Phát nói những giáo huân tôi hậu. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, 'Này 
Ananda, néu trong các ông có người nghi rằng, “Không 
còn giáo huấn của Tôn Sư. Chúng ta không có Thầy.” 

Nhưng, này Ananda, chớ có nghĩ nhu vậy. Này 
Ananda, Pháp và Luật mà Ta đã công bố và thi thiết, 
chính đó là Thầy của các ngươi sau khi Ta diệt độ. 


Này Ananda, từ trước các vị ty-kheo xưng hô với 
nhau là “Hiền giả”, nay sau khi Ta diệt độ không nên 
xưng hô như vậy. Này Änanda, tỳ-kheo niên lão hãy 
gọi vị tỳ-kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, 
hoặc là “Hiền giả”. Tỳ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỳ- 
kheo niên lão là Đại đức (Bhante) hoặc Trưởng lão 


(Ayasma). 


Này Ananda, néu có thinh nguyén, Táng có thé bó 
qua những hoc xứ nhỏ nhát, tiểu tiết. 


Này Ananda, sau khi Ta diét dó, háy tri phat ty-kheo 
Channa (Xa-nặc) bằng pham-dàn (brahmadanda: mặc 
tấn).112 ] 

'Bach Đại đức, thé nào là pham-dàn (mặc tân)?' - 





He knew: 'Birth is destroyed, the requirements of the 
holy life have been fulfilled, what ought to be done has 
been done, and there is nothing more to be done 
hereafter.’ 


And Venerable Subhadda became yet another 
among the arahants and he was the last personal 
disciple of the Blessed One himself. 


Mahā-parinibbāna Sutta: Digha-nikaya lII.148—1553, 
trans. G.A.S. 


L.68 The Buddha's last words 


In this passage, the Buddha checks that his disciples 
have no remaining questions, before uttering his last 
words after he is sure that they do not have any. 


Now the Blessed One spoke to Venerable Ananda, 
'Ananda, it may be that some among you may 
consider, "The teacher's instruction has ceased; now 
we have no teacher." 

But, Ananda, it should not be so considered. Ananda, 
for that which | have proclaimed and made known as 
the Dhamma and the monastic discipline, that shall be 
your teacher when | am gone. 


And, Ananda, whereas now the monks address one 
another as "friend", let it not be so when | am gone. 
Ananda, the senior monks may address the junior ones 
by their name, their family name, or as "friend"; but the 
junior monks should address the senior ones as 
"venerable sir" or "your reverence." 


Ananda, if it is desired, the community may, when I 
am gone, abolish the lesser and minor rules. 


Ananda, when | am gone, let the brahmà penalty be 


imposed upon the monk Channa. Ì 11 


Venerable sir, what is the brahmā penalty?’ 'Ananda, 
the monk Channa may say what he will, but the monks 


240 





làm đã được làm và không còn gi nữa dé làm kiếp sau 
nữa.” 


Đại đức Subhadda không gì khác đã trở thành một 
trong số các A-la-hán và vị ấy là đệ tử cuối cùng của 
chính đức Thế Tôn. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 148-153, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.68. Những lời cuối cùng của đức Phật 


Trong đoạn này, đức Phật kiểm tra rằng các đệ tử 
của ngài có còn nghi ván còn lại nào không trước khi 
tuyên thuyết những lời dạy cuối cùng sau khi ngài chắc 
chắn rằng họ không có bắt kỳ nghi vắn nào. 


Bây giờ, đức Thế Tôn nói với đại đức Ananda, "Này 
Ananda, có thể một số trong các có thé suy xét rằng 
“Hướng dẫn của bậc đạo sư đã chấm dứt, bây giờ, 
chúng ta không còn bậc đạo sư nữa.” 

Nhưng này Ananda, nó không nén được suy nghĩ 
như vậy. Này Ananda, vì rằng ta đã tuyên thuyết và 
làm cho được biết là pháp và luật, đó sẽ là bậc đạo sư 
của các khi ta ra đi. 


Này Ananda, so với bây giờ, các Ty-kheo xưng hô 
với nhau là “bằng hữu,” đừng làm như vậy nữa khi ta 
nhập diệt. Này Ananda, các Tỳ-kheo lớn có thé gọi các 
Tỳ-kheo nhỏ bằng tên, tên họ, hoặc là “bằng hữu;” 
nhưng các Tỳ-kheo nhỏ nên xưng hô các Tỳ-kheo lớn 
là “đại đức” hoặc “thưa tôn đức.” 


Này Änanda, nếu như muốn, tăng đoàn có thể, sau 
khi ta ra đi, bỏ một sô điêu luật nhỏ nhặt và không quan 
trọng. 


Này Ananda, khi ta ra đi, hãy để hình phạt Phạm 
thiên áp dụng lên Ty-kheo Channa."/9 Bạch đại đức 
ngài, gì là hình phạt Phạm thiên? “Này Ananda, Tỳ- 
kheo Channa có thê nói điêu vị ây sẽ, nhưng các Tỳ- 








'Này Ananda, ty-kheo Channa muốn nói gì tùy ý, chúng 
ty-kheo không nói chuyện với, không giáo giới, không 
khuyên bảo.' 


Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo nào nghi ngờ hay phân vân gi về Phát, Pháp, 
Táng, dao hay dao tích; 

thé thì, này các ty-kheo, các ngươi hãy hỏi; chớ dé 
vé sau hói tiéc, ráng: "Khi ở trước Tôn Su mà chúng ta 
đã không trực tiếp thưa hỏi.” 


Nhưng khi được hỏi như vậy, các tỳ-kheo đều im 
lặng. 

Lần thứ hai và thứ ba, Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 

'Này các ty-kheo, ty-kheo nào nghi ngờ hay phân vân 
gì vê Phật, Pháp, Tăng, đạo hay đạo tích; thế thì, này 
các tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi; chớ để về sau hối tiếc, 
rằng: “Khi ở trước Tôn Sư mà chúng ta đã không trực 
tiếp thưa hỏi.” 


Lần thứ hai và thứ ba, các tỳ-kheo vẫn im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ-kheo, 
nếu có ai do vì tôn kính Tôn Sư mà không hỏi, vậy giữa 
bạn đồng tu, hãy hỏi nhau.’ 

Khi được nói vậy, các tỳ-kheo im lặng. 

Báy giờ Tôn giả Ananda bạch: 'Bạch Đại Đức, thật kỳ 
diệu thay! Bạch Đại Đức, thật hy hữu thay! Bạch Thế 
Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ-kheo này không có 
một tỳ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với 
Phật, Pháp, Tăng, dao hay đạo tích." 


'Này Änanda, do bởi tâm tịnh tín nên ông nói như 
vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Nhu Lai biết rõ rằng 
trong chúng tỳ-kheo này không có một tỳ-kheo nào có 
nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, Tăng, 
đạo hay đạo tích. 

Này Ananda, trong năm trăm tỳ-kheo này, ty-kheo 
thấp nhất cũng đã chứng quả Dự lưu, không còn thối 
thất, nhất định hướng đến Chánh Giác. 





should neither converse with him, nor exhort him, nor 
admonish him.' 


Then the Blessed One addressed the monks: 
'Monks, it may be that one of you is in doubt or 
perplexity as to the Buddha, the Dhamma, or the 
Sangha, the path or the practice. 

Then question, monks! Do not be given to remorse 
later on with the thought, "The teacher was with us face 
to face, yet face to face we failed to ask him." 


But when this was said, the monks were silent. 

And yet a second and a third time the Blessed One 
said to them: 

'Monks, it may be that one of you is in doubt or 
perplexity as to the Buddha, the Dhamma, or the 
Sangha, the path or the practice. Then question, 
monks! Do not be given to remorse later on with the 
thought, “The teacher was with us face to face, yet face 
to face we failed to ask him." 


And for a second and a third time the monks were 
silent. 

Then the Blessed One said to them: 'Monks, it may 
be out of respect for the teacher that you ask no 
questions. Then, monks, let friend communicate it to 
friend (to ask on his behalf). 

Yet still the monks were silent. 

And Venerable Ananda spoke to the Blessed One: 
'Marvellous it is, venerable sir, most wonderful it is! 
This faith | have in the community of monks that not 
even one monk is in doubt or perplexity as to the 
Buddha, the Dhamma, or the Sangha, the path or the 
practice.' 


'Ananda, out of faith you speak thus. But, Ananda, 
here the Tathagata knows for certain that among this 
community of monks there is not even one monk who is 
in doubt or perplexity as to the Buddha, the Dhamma, 
or the Sangha, the path or the practice. 

For, Ananda, among these five hundred monks even 
the lowest is a stream-enterer, secure from downfall, 
assured, and bound for awakening.' 


241 





kheo khóng nén nói chuyén vói vi Ấy, cũng không ủng 
hộ vị ấy, cũng không khiển trách vị ấy.” 


Sau đó, đức Thé Tôn gọi các Ty-kheo: “Này các Ty- 
kheo, có thé ráng mót trong các vi cón nghi ngờ hay 
bối rối về Phật, Pháp, Tăng, con đường và sự thực 
hành. 

Sau đó, hãy hỏi, này các Tỳ-kheol Đừng để hối hận 
về sau với ý nghĩ rằng “bậc đạo sư đã ở với chúng ta 
mặt đối mặt nhưng chúng ta lại không hỏi ngài trực tiếp 
mặt đối mặt.” 


Nhưng khi điều này được nói, các Tỳ-kheo im lặng. 

Và nhưng lần thứ hai, lần thứ hai đức Thế Tôn nói 
với họ: 

“Này các Tỳ-kheo, có thể rằng một trong các vị còn 
nghi ngờ hay bối rối về Phật, Pháp, Tăng, con đường 
và sự thực hành. Sau đó, hãy hỏi, này các Tỳ-kheol 
Đừng để hối hận về sau với ý nghĩ rằng “bậc đạo sư đã 
ở với chúng ta mặt đối mặt nhưng chúng ta lại không 
hỏi ngài trực tiếp mặt đối mặt.” 


Lần thứ hai, lần thứ ba, các Tỳ-kheo im lặng. 

Sau đó, đức Thế Tôn nói với họ: “Này các Tỳ-kheo, 
có thé vì tôn kính bậc dao sư mà các vị không hỏi nghi 
vấn nào. Sau đó, các Tỳ-kheo, hãy để bạn hữu giao 
tiếp với bạn hữu (hỏi giùm cho bạn của mình).” 

Nhưng các Tỳ-kheo vẫn im lặng. 

Đại đức Ananda nói với đức Thế Tôn: “Tuyệt vời làm 
sao, bạch đại đức ngài, tuyệt vời tối thượng làm saol 
Niềm tin này con có trong tăng đoàn Tỳ-kheo rằng 
không có một Tỳ-kheo nào hoài nghỉ hay lúng túng về 
Phật, Pháp, Tăng, con đường hay sự thực hành.” 


“Này Ananda, vì niềm tin mà con nói như vậy. 
Nhưng, này Änanda, ở đây, Như Lai biết chắc rằng 
giữa tăng đoàn Tỳ-kheo này, sẽ không còn có một Tỳ- 
kheo nào hoài nghi hay lúng túng về Phật, Pháp, Tăng, 
con đường hay sự thực hành. 

Vì, này Ananda, giữa năm trăm Ty-kheo này, thậm 
chí thấp nhất cũng là thánh quả nhập lưu, bảo đảm 
thoát khỏi từ sa đọa, chắc chắn hướng về đến giác 








Và Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ-kheo, Ta 
nói các ông điều này, các hành là pháp biến hoại, hãy 
tinh tán, chớ buông lung, dé thành tựu cứu cánh!' Đó là 
giáo huấn tối hậu của Như Lai. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.154—156, 
dich Anh G.A.S. 


L.69 Phát nháp Niét-bàn 


Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các 
dinh: từ sơ thiền (jhãna), rồi đến thiền thứ hai, thứ ba 
và thứ tư (xem *Th.140); 

tiếp theo nhập bón định vô sắc (xem *Th.142) — 
không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng 
phi phi tưởng xứ — tột cùng là tưởng thọ diệt. 

hồi lần lượt xuất và nhập trở lại các dinh và thiền cho 
đến sơ thiên, từ đó lần lượt xuất và nhập trở lại lên đến 
thiền thứ tư, đây là thiền mà y chỉ trên đó trước đây 
Ngài thành Chánh giác. Nay cũng y chỉ thiền thứ tư này 
Phật nhập Niết-bàn. 


Xuất tứ thiền, trực tiếp không gián cách, Thế Tôn 
nhập vô dư y Bát-niét-bàn. 


Khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, cùng lúc ấy đại dia chán 
động,... Phạm thiên Sahampati† 1 xướng lên bài kệ 
này: 


Thân giả hợp trên đời, cuối cùng đêu xả bỏ, 
Duc Dao Sư cũng vậy, dâng tuyệt luân trên đời, 
Như Lai, đại oai lực, chánh giác cũng diệt độ. 


Khi Thế Tôn nhập diệt, cùng lúc ấy, Thiên chủ 
Sakka 114 xướng lên bài kệ này: 





And the Blessed One addressed the monks, 'Monks, 
behold now, | address you: conditioned things are of a 
nature to decay, but by attentiveness you will succeed! 
This was the last utterance of the Tathagata. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.154—156, 
trans. G.A.S. 


L.69 The Buddha's passing away 


After his last words, the Buddha goes through a 
series of meditative states: from the first meditative 
absorption (jhàna) to the second, third and fourth of 
these (see *Th.140); 

then through the four formless states (see *Th.142) — 
the spheres of infinite space, infinite consciousness, 
nothingness, and neither-perception  nor-non- 
perception — then to the state of the cessation of 
perception and feeling. 

He then goes back down through all these states to 
the first absorption, then back up to the fourth 
absorption, from which he had attained awakening. 
Having demonstrated full self-mastery, he then passed 
away. 


Having emerged from the fourth meditative 
absorption, immediately after this the Blessed One 
directly attained final nirvana. 


When the Blessed One attained final 
simultaneously with his final nirvana, 


Sahampati' 12 recited this verse: 


nirvana, 
Brahmà 


All beings in the world will finally lay the body down, 

Since such a one as the teacher, the peerless person 
in the world, 

The Tathàgata, one endowed with powers, 
awakened one, attained final nirvana. 


the 


When the Blessed One attained final nirvana, 


simultaneously with his final nirvana, Sakka! 13 the 


242 





ngó. 


Đức Thé Tôn goi các Ty-kheo, “Này các Tỳ-kheo, chú 
ý bây giờ, ta gọi các vị: Tất cả các thứ có điều kiện đều 
có bản chất hoại diệt, nhưng bằng sự nhiệt tâm các vị 
sẽ thành tựu!” Đây là lời nói cuối cùng của Như Lai.” 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 154-156, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 


L.69. Sự nhập diệt của đức Phật 


Sau khi những lời dạy cuối cùng của ngài, đức Phật 
trải qua chuỗi các trang thái thiên định: từ cáp độ thiền 
thứ nhát đến thứ hai, thứ ba và thứ tư (xem Th. 140); 

Sau đó, trải qua bón trang thái thiền vô sắc (xem 
Th.142) - cảnh giới không gian vô biên, ý thức vô biên, 
không sở hữu và không tưởng cũng không phải không 
tưởng, sau đó, đến trạng thái kết thúc tri giác và cảm 
xúc (diệt thọ tưởng định). 

Sau đó, ngài đi trở lại tất cả các trạng thái này đến 
tàng thiền thứ nhát, sau đó, trở lên đến tång thiền thứ 
tư, từ đó, ngài dat được sự tỉnh thức. Sau khi biéu lộ tự 
thành thạo đây đủ, ngài sau đó, nhập diệt. 


Sau khi xuất hiện từ tầng thiền thứ tư, ngay tức khác 
sau điêu này, đức Thé Tôn trực tiêp đạt được niêt-bàn 
cuói cùng. 


Khi đức Thế Tôn nhập vô dư y niết-bàn, cùng lúc với 
sự nhập diệt của ngài, Phạm thiên Sahàmpati/9 trüng 
tung bài ké: 


Tát cá chúng sanh trên thé gian này cuối cùng rồi 
cũng đề thân thé xuống, 

Vì một bác như thé là bậc đạo sư, người có một 
không hai trên thé gian, 

Như Lai, bậc có sẵn các năng lực, bậc tỉnh thức, đã 
nhập niết-bàn cuối cùng. 


Khi đức Thế Tôn chứng đạt niết-bàn cuối cùng, cùng 
lúc với sự nhập diệt của ngài, Dé-thích,90 vua của các 








Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt. 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Tịch diệt là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, cùng lúc ấy, tôn giả Änanda 
xướng lên bài kệ này: † 15 


Bá y giờ thật kinh sợ, thật lông tóc dựng ngược, 
Đâng Sắc tướng thù tháng, dáng Chánh giác nhập 
diệt. 


Khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, cùng lúc ấy tôn giả 
Anuruddha thôt lên bài kệ này: 


Không thở ra thở vào, như vậy tâm trụ định, 

Bát động, hướng tịch tĩnh, Mâu-ni nhập Niét-bàn. 
Với tâm không co rút, nhẫn thọ mọi cảm thọ, 
Như dập tắt ánh đèn, Niét-bàn, tâm giải thoát. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.156—157, 
dich Anh G.A.S. 





king of gods recited this verse: 


Impermanent indeed are conditioned things, 
Their nature is to arise and decay. 
Having arisen, they cease: 


Happy is their stilling. 

When the Blessed One attained final nirvana, 

simultaneously with his final nirvana, Venerable 
114 


Ananda recited this verse: 


Then there was terror, then there was trepidation, 
When the awakened one who is perfect in all 
excellent qualities attained final nirvana. 


When the Blessed One attained final nirvana, 
simultaneously with his final nirvana, Venerable 
Anuruddha recited these verses: 


There was no more in-and-out breathing in the stable 
one of steady mind 

When unstirred, bent on peace, the one with vision 
attained final nirvana. 

With unshrinking mind he endured the pain; 

Like the quenching of a lamp was the deliverance of 
the mind. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.156—157, 
trans. G.A.S. 


243 





vị trời, trùng tung bài kệ: 


Vô thường quả thật là các sự vật hữu vi 

Bản chát của chúng là xuát hiện và hoại diệt 
Sau khi sanh khói, chúng hoại diệt 

Hạnh phúc là sự an tinh của chúng 


Khi đức Thế Tôn chứng đạt niết-bàn cuối cùng, cùng 
lúc với sự nhập diệt của ngài, đại đức Ananda trùng 
tụng bài kệ:8† 


Sau đó, có sự kinh hãi, sau đó, có sự rúng động, 
Khi bậc tỉnh thức hoàn hảo trong tât cả các đặc tính 
tuyệt vời nhập vô dư y niêt-bàn. 


Khi đức Thế Tôn chứng đạt niết-bàn cuối cùng, cùng 
lúc với sự nhập diệt của ngài, đại đức Anurudha trùng 
tụng bài kệ: 


Không còn có hơi thở vào-ra nữa trong một bậc bắt 
động tâm trí vững chắc 

Khi không bi lay động, hướng vé an tịnh, bậc có mát 
sáng nhập vô dư y niét-bàn. 

Với tâm không lùi bước, ngài đã cam chịu cơn đau; 

Giống như sự dập tắt của ngon đèn là sự giải thoát 
của tâm. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 156-157, 
do G.A.S. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 


32 Hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn có ý thức, hay hoàn 
toàn biết rõ. 


33 Một trong nhiều hạng sanh thiên. Một điểm đặc 
biệt về nơi này là nó được cho là nơi mà các bồ-tát cư 
trú ngay trước đời sống cuối trước khi thành Phật. 


34 Câu này cũng có thê được dịch là 'cùng với Ma 
vương, Phạm thiên’ (sô ít), tức là Ma vương cùng vi 
Đại Phạm thiên của thê giới này của chúng ta. 


35 Thế giới hệ: một tiểu thế giới giống như một thái 
dương hệ, gồm có mặt trăng và mặt trời di chuyển 
trong quỹ đạo của chúng và chiếu sáng các phương. 

Một nghìn tiểu thế giới lập thành một tiểu thiên thế 
giới như một cụm thiên hà; một nghìn tiểu thiên thế giới 
(như một nghìn thiên hà, hay một triệu thái dương hệ) 
lập thành một trung thiên thế giới; và một nghìn trung 
thiên thế giới (1 triệu thiên hà, hay 1 tỉ thái dương hệ) 
lập thành 1 đại thiên thế giới (* Th.62). 

Giữa thế giới hệ là những trung gian thế giới tối tăm 
u ám, các chúng sanh bát hanh sóng đơn độc trong đó. 


36 Các hình thức giới cắm truyền cho cho hàng cư 


SI. 


37 Nói theo nghĩa đen giống như tiếng ngưu vương, 
tức là như tiêng gâm của con bò đâu đàn. 


38 Câu này cũng có thé được dich là 'cùng với Ma 
vương, Phạm thiên’ (sô ít), tức là Ma vương cùng vi 





Notes 


33 Fully alert, fully aware, or fully knowing. 


34 One of the many kinds of heavenly rebirths. A 
particular feature of this is that it is said to be where 
bodhisattas dwell immediately prior to the life in which 
they become a Buddha. 


35 This could also be translated ‘with its Māra and 
Brahma', i.e. the Mara of our particular world and its 
Great Brahmä. 


36 World-system: a single world-system is something 
like a solar system, which extends as far as the moon 
and the sun move in their course and light up the 
quarters with their radiance. 

There are also: clusters of 1000 of these; galactic 
clusters of 1000 of these clusters; and super-galactic 
clusters of 1000 of these galactic clusters (*Th.62). 

Between world-system are pitch-dark world-intervals 
in which certain unfortunate beings live lonely lives. 


37 These form the five ethical 


recommended for the lay follower. 


precepts 


38 Literally bull-like speech, i.e. like the roar of a bull 
marking his leadership of a herd 


244 





Chú thích 


1 Đầy đủ tinh giác, đầy đủ chánh niệm, hoặc đầy đủ 
thấy biết. 


2 Một trong nhiều loại tái sinh cõi trời. Điểm đặc biệt 
ở đây duoc cho răng đây là nơi các vi Bô-tát cư trú 
ngay trước khi kiép chót các ngài trở thành Phật. 


3 Điều này có thể dịch “với các ma và Phạm thiên,” 
nghĩa là các ma của thê giới đặc biệt chúng ta và các 
đại Phạm thiên. 


4 Hệ thống thế giới: hệ thống thế giới đơn là thế giới 
giống như hệ mặt trời, mở rộng đến mặt trăng và mặt 
trời trong quỹ đạo của chúng và chiếu sáng bốn 
phương. 

Cũng có mót tiểu thiên thế giới, trung thiên bao gồm 
100 tiểu thiên thế giới, đại thiên bao gồm 1000 trung 
thiên thé giới (Th.62). 

Giữa hệ thống thế giới có khoảng thế giới tối đen 
như mực trong đó chắc chắn có nhiều chúng sanh bắt 
hạn sống cô đơn trong đó. 


5 Những điều này cấu thành nên năm điều đạo đức 
dành cho các cư sĩ. 


6 Nghĩa den, ngôn ngữ nhu con bò, nghĩa là tiếng 
rỗng của bò đánh dâu sự lãnh đạo của đàn vật nuôi. 


7 Hệ thống thế giới: Hệ thống thế giới đơn là thế giới 
giống như hệ mặt trời, mở rộng đến mặt trăng và mặt 
trời trong quỹ đạo của chúng và chiếu sáng bốn 
phương. 

Cũng có một tiểu thiên thế giới, trung thiên bao gồm 
100 tiểu thiên thế giới, đại thiên bao gồm 1000 trung 
thiên thế giới (Th.62). 

Giữa hệ thống thế giới có khoảng thế giới tối đen 
như mực trong đó chắc chán có nhiều chúng sanh bát 
hạn sống cô đơn trong đó. 








Đại Phạm thiên của thế giới này của chúng ta. 


39 Sakka, được gọi là vua của chư thiên, thống lĩnh 
chư thiên Tam thập tam, một tàng trời trong Dục giới. 

Trong tôn giáo Veda, ông được gọi là Indra, vị thần 
hùng mạnh và đôi khi say sưa, nhưng trong Phật giáo, 
ông đã biến đổi thành một vị thiên chủ có giới hạnh, 
được gọi là sakka, nguyên nghĩa “người có tài năng, 
được hiểu là một đệ tử của đức Phát. 

Điều thú vị là ông đã kết hôn với Sujā, con gái của 
các a-tu-la thù nghịch! 


40 Con số làm tròn chỉ cho đến ba mươi ba thiên 
thân (Tam thập tam thiên). 


41 Meru, còn được gọi là Sumeru (Meru vi diệu) là 
ngọn núi cao nhất trong thân thoại Ẩn-độ. Chư thiên 
Tam thập tam cư ngụ trên đỉnh núi này. 


42 Đây chỉ cho khu rừng Isipatana (Tiên nhân doa 
xứ) ở Varanasi (Ba-la- nai), nơi đức Phát thuyét bài 
pháp đâu tiên. 


43 Suddhodana, vị vua dòng họ Sakya của 
Kapilavatthu, là phụ thân của Bô-tát. 

44 Nghĩa là sẽ khiến cho ảnh hưởng giáo pháp của 
Ngài được lan truyên. 


45 Cuộc sống độc thân tập trung vào việc học và 
hành Pháp. 


46 Thể nữ tánh của họ Gotama. 


47 Có nghĩa là Vị Sáng Chói', hoặc có nghĩa là hậu 
dué của bộ tóc Angirsa. 


48 Một thành bang có thủ đô là Varanasi. 


49 Mãgandiya là một người theo chủ nghĩa khoái lac 
ủng hộ việc sống buông theo những dục lạc. Đức Phật 
ở đây đang chỉ cho ông những hậu quả tai hại khi theo 
đuổi dục lạc. 





39 Sakka, king of gods as he is called, is the ruler of 
the group of the Thirty-three, a heaven in the realm of 
sensual desire. 

In the Vedic religion, he is known as Indra, a forceful 
and sometimes intoxicated god, but in Buddhism he is 
transformed into a virtuous heavenly king, called sakka, 
able or capable, understood to be a follower of the 
Buddha. 

Interestingly he is married to Sujã, from the opposing 
demi-gods! 


40 A round figure reference to thirty three gods. 


41 Meru, also known as Sumeru (excellent Meru) is 
the tallest mountain in the Indian mythology. 


42 This refers to the lsipatana grove in Varanasi, 
where the Buddha's gave his first discourse. 


43 Suddhodana, the Sakyan ruler of Kapilavatthu, is 
the father of the bodhisatta. 


44 That is, will set in motion the influence of his 
teaching (Dhamma). 


45 The life of celibacy focussed on the study and 
practice of the Dhamma. 


46 Feminine form of the surname Gotama. 


47 Which may mean 'Shining One', or mean a 
member of the Angirasa tribe. 


48 A state whose capital was Varanasi. 


49 Magandiya was a hedonist who advocated the 
enjoyment of sensual pleasures. The Buddha here is 
teaching him the evil consequences of pursuing 
sensual pleasure. 


245 





8 Dé-thích (Sakka), vua của các vị trời như tên ngài 
được gọi, là vị cai quản cõi trời Ba Mươi Ba, một cảnh 
giới thuộc dục giới. 

Trong tôn giáo Vệ-đà, ngài được biết là Indra, vị thần 
quyền lực, thỉnh thoảng say sưa, nhưng trong Phật 
giáo, ngài được chuyển hóa thành vi vua trời đức hạnh, 
tên là Sakka, có năng lực hoặc quyền năng, được hiu 
là vị dé tử của Phát. 

Có một điều thú vị là ngài kết hôn với Suja, một công 
chúa của phe A-tu-la đối nghịch. 


9 Con số làm tròn chỉ cho ba mươi ba vị trời. 


10.. Meru, cũng được gọi là Sumeru (Meru tuyệt vời) 
là ngọn núi cao nhất trong thân thoại Ấn Độ. 


11 Điều này chỉ cho vườn lsipatana (vườn Nai), nơi 
đức Phật giảng bài pháp đâu tiên. 


12 Tịnh Phan (Suddhodana), vị vua dòng tộc Thích- 
ca (Sakya) của thành Ca-ty-la-vé (Kapilavatthu), là phu 
thân của vị Bô-tát. 


13 Nghĩa là sẽ thiết lập sự ảnh hưởng của giáo pháp 
ngài (chánh Pháp). 


14 Cuộc sống độc thân tập trung vào việc học và 
thực hành Pháp. 


15 Hình thức giống cái của họ Gotama. 


16 Nó có thể có nghĩa là “Bậc chiếu sáng,” hoặc là 
thành viên của bộ tộc Angirasa. 


17 Vương quốc có thủ phủ là Varanasi. 


18 Mãgandiya là người theo chủ nghĩa khoái lạc, cỗ 
xúy việc tận hưởng các thú vui giác quan. Đức Phật ở 
đây đang dạy ông về những hậu quả đáng sợ của việc 
theo đuổi dục lạc. 








50 Một người nam được nói là hưởng thụ những dục 
lạc này từ một người nữ; cũng vậy, một người nữ thụ 
hưởng những dục lạc này từ một người nam. Vì vậy, 
thế thì dục lạc (kãma) chủ yếu có nghĩa là lạc thú tính 
dục. 


51 Tức là, chỉ chung cả những thác loạn của tâm, lẫn 
các tap chát trong kim loại quy. 


52 Sống cuộc đời lang thang của người xuất gia. 


53 Những ô nhiễm như tham, sân. 


54 Đời sống xuất gia. 


55 Trong một gia đình, tức là, sống đời thế tục trong 
một gia đình. 


56 Mặc dù vẫn chưa giác ngộ, bài kệ đề cập đến 
Ngài bằng từ “Phật. 


57 Ràjagaha: kinh đô xứ Magadha. 
58 Xem ”L.38. 


59 Bimbisàra, vua xứ Magadha, trở thành một dé tử 
rất thân thiết của Phật, đến viếng Phật bát cứ khi nào 
có cơ hội. Khi già, Bimbisàra bị sát hại bởi con trai đầy 
tham vọng A-xà-thế (Ajãtasattu). 


60 Khoảng cách của một luống cày, một khoảng cách 
ngắn phía trước, khoảng hai mét. 


61 Đến từng nhà trong làng để khất thực, không lựa 
chon, dé mọi gia dinh có co hói tao phuóc bằng cách 
cúng thí thực phẩm. 


62 Chế ngự năm giác quan và tâm ý, không để phát 
sinh các trạng thái như tham lam hay sân hận. 





50 It is said that a man derives these pleasures from 
a woman; similarly a woman from a man. So it seems 
sensual pleasure (kãma) primarily means sexual 
pleasure. 


51 l.e. both mental faults, and impurities in precious 
metals. 
52 The life of a wandering renunciant. 


53 Of the defilements such as greed and hate. 


54 A life of renunciation. 


55 |n a household, that is, living a worldly life in a 
family. 


56 Though he is yet to attain the awakening, the 
poem refers to him with the word 'Buddha'. 


57 Capital of Magadha. 

58 See *L.38. 

59 Bimbisara, King of Magadha, who became a very 
close devotee of the Buddha, visiting him whenever he 


found an opportunity. In his old age, Bimbisara was 
murdered by his power-hungry son, Ajatasattu. 


60 The distance of a plough, only a little distance 
ahead, roughly two meters. 
61 Visiting every house in a village for alms, without 


being selective, giving every family the opportunity to 
generate beneficial karma by offering food. 


62 Restraint of the five physical senses and mind, so 
as not to arouse states such as greed or aversion. 


246 





19.Nói rằng một người nam thọ hưởng thú vui từ 
người nữ; tương tự như thế, một người nữ từ một 
người nam. Vì vậy, dường như thú vui giác quan 
(kama) cơ bản chỉ cho thú vui nhục dục (xác thịt). 


20 Nghĩa là cả hai đều thiếu tinh thần và những điều 
không thanh tinh trong các kim loại quý giá. 


21 Cuộc sống của người xuất gia lang thang. 


22 Thuộc những phiền não như tham lam và sân 
hận. 


23 Trong gia đình, nghĩa là sống cuộc đời thế tục 
trong gia đình. 


24 Mặc dù ngài chưa đạt được giác ngộ, nhưng bài 
kệ chỉ ngài với từ “đức Phật.” 


25 Thủ phủ của vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha). 
26 Xem phần L.38. 


27 Tàn-bà-sa-la (Bimbisära), vua của Ma-kiệt-đà 
(Magadha), trở thành một đệ tử rất thân cận đức Phật, 
viếng thăm ngài bát kỳ khi nào ngài có cơ hội. Lúc tuổi 
già, vua Bimbisara bị giết hại bởi đứa con khát quyền 
lực, A-xà-thế (Ajatasattu). 


28 Khoảng cách của một cán cày, chỉ một khoảng 
cách nhỏ phía trước, xâp xỉ hai mét. 


29 Đi đến từng nhà trong làng để khất thực, mà 
không có sự lựa chọn, dé mỗi gia dinh có cơ hội tăng 
trưởng những nghiệp tốt bằng cách cúng dường thức 
ăn. 


30 Phòng hộ năm giác quan vật lý và tâm để không 
khởi lên những trạng thái tâm như tham lam hoặc sân 
hận. 








63 Tức là, giáo thuyết và thực hành mang tính tôn 
giáo-triét hoc. 

64 Hoặc ‘không có gi', mà trong giáo pháp của Phật 
sau này đây là tên của tâng định vô sắc thứ ba (xem 
*Th.142). Tuy nhiên, trong Phật giáo, định (samādhi) 
này được đạt đên phải y chỉ trên bôn tĩnh lự (bôn thiên 
/ dhyãna), nhưng đó không phải là trường hợp nói đây. 

65 Tín, tán, niệm, định và tuệ là năm thiện căn cũng 
được nói trong Phật giáo (xem *Th.89). 


66 Cũng là tên gọi của một tầng định vô sắc trong 
Phật giáo: tâng định thứ tư, vượt lên tâng vô sở hữu. 


67 So sánh với đề nghị đồng hàng đạo sư của Alàra 
Kalàma, ở đây Uddaka Rämaputta tôn lên hàng đạo sư 
trọn vẹn chứ không chỉ là bậc thây. 


68 Tức là đi đến chỉ một nhà và lấy một miếng thức 


an. 


69 Các tăng lữ Kỳ-na giáo vẫn làm điều này, trong 
khi các tăng lữ Phật giáo cạo râu tóc. 


70 Cũng như Kỳ-na giáo thấy có sự sống hiện diện ở 
mọi nơi. 


71 Xem "LI2 ở trên. 


72 Một hình thức thiền phi Phật giáo đòi hỏi nhịn thở. 
73 Tuyệt thực, một hành tri phi Phật giáo. 


74 Dấu hiệu đầu hàng. 


75 Những vị sau này trở thành đệ tử đầu tiên của 





63 That is, a religio-philosophical way of teaching and 
practice 


64 Or 'no-thingness', which in the Buddha's later 
teaching is the name for the third formless attainment 
(see *Th.142). However, in Buddhism, this is attained 
via the four meditative absorptions, whereas here, this 
seems not to be the case. 


65 Faith, vigour, mindfulness, meditative 
concentration and wisdom are the five spiritual faculties 
also taught in Buddhism (see *Th.89). 

66 Also the name for a formless attainment in 


Buddhism: the fourth one, beyond the sphere of 
nothingness. 


67 Compared to Alära Kalama's offer of co- 
leadership, Uddaka son of Ràma offers him the full 
leadership, rather the teachership. 


68 l.e. going just to one house and collecting one 
morsel of food. 


69 Jain monks still do this, while Buddhist monks 
shave them off. 


70 Likewise, Jains see life as present everywhere 


71 See *LI.2, above. 


72 A form of non-Buddhist meditation involving 
holding one's breath. 


73 Abstinence from food, a non-Buddhist practice. 


74 A sign of surrender. 


75 Who later became the Buddha's first disciples 
247 





31 Nghĩa là phương thức triết học tôn giáo về giảng 
dạy và thực hành. 

32 Hoặc “không-vật thể,” mà trong những lời dạy sau 
này của đức Phật là tên của sự thành tựu vô sắc thứ 
ba (xem Th.142). Tuy nhiên, trong Phật giáo, điều này 
đạt được thông qua bốn cấp độ tập trung thiền định, so 
với đây thì điều này dường như không phải vậy. 


33 Niềm tin, tinh tấn, chánh niệm, tập trung thiền định 
và trí tuệ là năm giác quan tâm linh cũng đã được dạy 
trong Phát giáo (xem 775.89). 


. 34 Cũng là tên gọi của thiền vô sắc trong Phật giáo: 
tâng thiên thứ tư, vượt trên cảnh giới không sở hữu gì 
cả [vô sở hữu xứ]. 

35 Niềm tin, tinh tấn, chánh niệm, tập trung thiền định 
và trí tuệ là năm giác quan tâm linh cũng đã được dạy 
trong Phật giáo (xem 775.89). 

36 So với lời thỉnh cầu cùng lãnh đạo của Alara 
Kalama thì Uddaka, con của Ràma, thỉnh câu ngài có 
toàn quyên lãnh đạo, hơn là vị trí bậc thây. 


37 Nghĩa là chỉ đi đến một nhà để thu lợm một miếng 
thức ăn. 


38 Các tu sĩ Ky-na (Jain) chỉ làm điều này, trong khi 
tu sĩ Phật giáo cạo chúng. 


39 Tương tự, người Kỳ-na giáo xem sự sống có mặt 
ở mọi nơi. 


40 Xem LI.2 ở trên. 


41 Một hình thức thiền không phải của Phật giáo về 
việc giữ hơi thở. 


42 Tránh xa thức ăn, một sự thực hành không phải 
Phật giáo. 


43 Tín hiệu của sự từ bỏ. 


44 Người sau này trở thành các đệ tử đầu tiên của 








Phật khi họ được may mắn là thính chúng cho bài pháp 
đâu tiên của Ngài. 


.76 Cũng vậy, thành A-la-hán, giác ngộ. Xem *Th.128 
vê các lậu hoặc. 


77 Tức là tái sanh,và toàn bộ chuỗi sanh tử của các 
hành vô thường trong tương lai. 


78 Chu kỳ sanh và tử. 
79 Về hữu vi tự thân. 


80 Pali Text Society có hai phiên bản cho Samyutta- 
nikãya; sô trang của bản mới được dùng trong dâu <>. 


81 Xem *LI.4 về từ ngữ này, nói chung chỉ cho đức 
Phật. 


82 Tức là Pháp luân tối thượng. 


83 Năm chuỗi tố chất tạo nên một tự ngã: xem 
"Tob. 


84 Xem "L.27. 
85 Xem *Th.156-—68. 


86 abhiññã: tháng trí, nhận thức siêu việt thường 
nghiệm khởi lên từ tâm định tinh. 


87 Gọi là ‘Thánh Đế”, hiểu theo Anh ngữ: Noble 
Truths “Chân lý Cao thượng”, theo nghĩa là bốn thực 
tại, nhưng như vậy dễ gây hiểu sai. Chính xác, nên 
hiểu “Những sự thực được thấy bởi bậc Thánh”. Bởi vì, 
chân lý thứ hai, nguyên nhân khổ, như tham ái, mà là 
thực tại “cao thượng” (noble) thì nó không thể bị đoạn 
trừ. 

Nhưng tham ái tất yếu dẫn đến khổ, nó là nguyên 
nhân khổ, đó là sự thực duy chỉ bậc thánh mới nhận 
thấy; và nếu tham ái bị dứt trừ thì khó tất yếu cũng 
chấm dứt, đây cũng là sự thực duy chỉ bậc thánh mới 
nhận thấy. 





once they had the good fortune to be his audience for 
his first discourse. 


76 So as to be an arahant, awakened / enlightened. 
See *Th.128 on the intoxicating inclinations. 


77 l.e. rebirth. And the whole future process of the 
birth and death of impermanent, conditioned states. 

78 The cycle of birth and death. 

79 Of personal conditioned existence. 

80 The Pali Text Society has two editions of volume I 
of the Samyutta-nikàya; the page numbers of the newer 


one are shown in «» brackets. 


81 See "LI.4 for this term, which generally refers to 
the Buddha. 


82 l.e. the 'supreme' wheel of Dhamma. 


83 The five kinds of processes making up a person: 
see *Th.151. 


84 See "L.27. 
85 See *Th.156-68. 


86 Direct insight as super-normal knowing arising 
from a meditatively attuned mind. 


87 Often translated as 'Noble Truths', but this is 
misleading, as they are four realities, the second of 
which is described in this passage as 'to be 
abandoned"; only if it was a truth about the origin of 
what is painful could it be ‘noble’, but if so, it would not 
need to be abandoned. 


248 





đức Phát đã từng có diễm phúc trở thành người nghe 
đâu tiên bài kinh của ngài. 

45 Để trở thành vi A-la-hán, tỉnh thức / giác ngộ. Xem 
Th.128 về những khuynh hướng say lâm. 


46 Nghĩa là tái sanh. Và toàn bộ quá trình tương lai 
của sanh và chêt của các trạng thái có điêu kiện (hữu 
vi) vô thường. 


47 Vòng sanh và tử. 

48 Của sự hiện hữu có điều kiện của các nhân. 

49 Hội Kinh Điển Pali có hai bán cuón | cüa kinh 
Tương ưng; sô trang của cuón mới được ghi trong dâu 


<>. 


50 Xem L/.4 cho thuật ngữ này, nói chung chi cho 
đức Phật. 


51 Nghĩa là bánh xe “siêu việt” của Pháp. 


52 Năm loại tiến trình cấu thành nên một con người: 
xem Th.151. 


53 Xem L.27. 
54 Xem Th.156-168. 


55 Tuệ tri trực tiếp là cái biết siêu thường khởi lén từ 
tâm hợp thiên định. 


56 Thường được dịch là “các chân lý thánh,” nhưng 
điều dẫn đến hiểu lầm chúng là bốn thực tại, chân lý 
thứ hai được mô tả trong đoạn này là "duoc từ bỏ," chỉ 
khi nó chính là chân lý về nguồn góc của điều gì là khổ 
đau có thể là “thánh,” nhưng nếu vậy, nó không cần 
được từ bỏ. 








88 Năm chuỗi tố chất tâm và vật tạo thành một nhân 
cách, mà con người chấp thủ vô ích cho đó “chính là’ 
hay 'sở hữu' một tự ngã (linh hồn) thường hằng bát 
biến. 

89 Tức là: từ bỏ khát ái mong cầu “cái sẽ đến” tức là 
hoàn toàn tự buông xả vào những gì đang hiện tại, ở 
đây, bây giờ; xả bỏ không bám cháp vào những gì quá 
khứ, hiện tại và vị lai; giải thoát là từ chỗ hài lòng với 
những gì đang hiện tại; không y chỉ tham ái để tâm 
không cố định trên bất cứ thứ gì, không bám chặt, 
không dính chặt, không cắm rễ vào đó. 

90 Xem *L.34 và *Th.28. 


91 Nhãn (con mắt) này có thé thấy các chúng sanh 
khác tái sanh tùy theo nghiệp của họ. 


92 Điều này dẫn tới tái sanh thiện thú nhưng không 
được giải thoái. 


93 Xem ”7h.89 và 91. 


94 Đọc là Kevaddha trong một số thủ bản lưu truyền, 
và cũng là tên của Kinh. 


95 Xem *Th.62 về các thế giới hệ. 

96 Các tầng trời chỉ có các vị Bát Hoàn tái sanh vào 
(xem *Th.201), cuối cùng các vị ấy nhập Niết-bàn tại 
đó. 


97Chú ý cho rằng ngồi với đầu gối hoặc mắt cá bắt 
chéo có thê biêu hiện đang có căng thăng trong lòng. 


98 Mãnatthaddha, kiêu ngạo bướng bỉnh, có thể là 
biệt danh của ông này. 


99 Thọ giới cụ túc. 
100 Về các giới tại gia: xem *Th.110. 


101 Cf. Digha-nikaya 111.209. 





88 The kinds of physical and mental processes 
making up a person, that one grasps at in vain as 
supposealy being, or being possessed by, a permanent 
self. 

89 That is: giving up the thirst for the ‘next thing’, and 
giving oneself fully to what is here, now; abandoning 
attachments, past, present or future; freedom that 
comes from contentment; not relying on craving so that 
the mind does not settle down in anything, sticking to it, 
roosting there. 


90 See *L.34 and *Th.28. 


91 That can see how other beings are reborn 
according to their karma. 


92 That lead to a good rebirth, but not liberation. 


93 See *Th.89 and 91. 


94 Spelled Kevaddha in some manuscript traditions, 
as also with the name of the sutta. 


95 See*Th.62 on world-systems. 

96 Heavens in which only non-returners are reborn 
(see *Th.201), where they in time become arahants. 

97 Awareness shows that sitting with knees or ankles 


crossed can express and store tension. 


98 Manatthaddha, 'stiff with conceit, could be his 


nick name 
99 Ordination. 
100 Of lay ethics: see *Th.110. 


101 Cf. Digha-nikãya 11.209 


249 





57 Các loai quá trình thân tâm tạo nên con người, ho 
dính mắc nó như là con người thật, hoặc một chúng 
sanh được sở hữu bởi, một cái ngã thường hãng. 


58 Nghĩa là: từ bó khát ái về những gì tiếp theo” và 
đưa chính mình đầy đủ về điều ở đây, bây giờ; từ bỏ 
sự chấp thủ, quá khứ, hiện tại hay tương lai; tự do đến 
từ sự biết đủ; không dựa vào tham ái dé tâm không bi 
cuốn theo bát kỳ điều gì, dính chặt vào đó, trú ngụ ở 
đó. 

59 Xem L.34 và Th.28. 


60 Điều đó có thé thấy làm sao các chúng sanh khác 
tái sanh theo của họ. 


61 Đó dẫn đến sự tái sanh tốt, nhưng không giải 
thoát. 


62 Xem Th.89 và Th.91. 


63 Được đánh vån là Kevaddha trong một số truyền 
thông viêt tay khác, cùng là tên gọi của bài kinh đó. 


64 Xem Th.62 về các hệ thống thé giới. 
65 Các cõi trời mà trong đó chỉ có các vị bất lai 
(không trở lại nữa) (xem Tñ.201), nơi đó họ đúng thời 


trở thành các vị A-la-hán. 


66 Niệm chỉ ra việc ngồi với đùi hoặc mắc cá chéo 
nhau có thê diễn đạt và chứa sự căng thăng. 


67 Manatthaddha, “dính với kiêu ngạo,” có thể là biệt 
danh của ông. 


68 Thọ giới. 
69 Thuộc dao đức tai gia: xem Th.110. 


70 Tương đương Kinh Trường bó 111.209. 








102 Nàga: một con voi đực, hinh ảnh của sức manh 
được chê ngự. 


103 animifta: vượt quá tất cả yếu tính sinh diệt của 
mọi hiện tượng. 


104 Tùy niệm (suy tưởng) mọi hiện tượng tồn tại mà 
trong đó giáo lý Phật phân tích thực tại. 


105 Về 4 niệm trụ, 4 chánh cần và 8 chi thánh dao, 
xem *Th.91; về 5 căn, 5 lực, xem *7h.89; về 7 giác chi, 
xem cuối *Th.139. 

Bốn như ý túc (thần túc) là cần và định được tư trợ 
bởi duc, cán, tâm và quán: dục tam-ma-địa (định) tháng 
hành (cân) thành tựu thần túc... 


106 sükara-maddava, nghĩa đen là ‘heo mèm’ (pig- 
milk): chú giải của Udàna (trang 399) nói rằng 'đại chú 
giải' xem đây là thịt heo mêm có sẵn ở chợ, nhưng 
những chỗ khác coi đây là măng hoặc nám mọc ở nơi 
bi heo dám đạp (maadita), hoặc một dạng thiên dược. 

Xem *L.56 về quan điểm của đức Phật đối với những 
trường hợp mà người xuất gia có thé nhận thịt. 


107 Và  Mahã-parinbbãna Sutta: 
II.126—129 và 135-136. 


Digha-nikaya 


108 Đây là sáu vị tôn su có danh tiếng ngoài Phật 
giáo, những vị theo thuyêt định mệnh luận, duy vật 
luận, hoài nghi luận và Kỳ-na giáo. 


109 Xem ‘Thánh giả' trong phần Bảng chú giải thuật 
ngữ và tên riêng. 


110 'Xuất gia' lia bỏ thế gian, nghĩa là chấp nhận đời 
sóng khước từ, khởi đầu thọ giới làm sa-di, tập sự tu 
hành trong cộng đồng tăng lữ. "Tho cụ túc’, được chính 
thức chấp nhận thành tỳ-kheo, thành viên đầy đủ của 
cộng đồng tăng lữ. 


111 'Xuát gia' lia bỏ thế gian, nghĩa là chấp nhận đời 





102 A bull elephant, an image of controlled power. 


103 animitta: beyond any indication or sign of any 
characteristic. 


104 Various collections | of basic processes 
(dhammas) into which Buddhist teachings analyse 
reality. 


105 For the foundations of mindfulness, the right 
efforts and the eightfold path, see *Th.91, for the five 
faculties and powers, see *Th.89, for the factors of 
awakening, see end of *Th.139. 

The four bases of success are energy, and 
concentration aided by desire to act, vigour, mental 
orientation, and investigation. 


106 sükara-maddava, literally 'pig-mild: the Udāna 
commentary (p.399) says that the 'great commentary' 
sees this as tender pork available from the market, but 
that others see it as bamboo shoots or mushrooms 
growing in a place trampled (maadita) by pigs, or a kind 
of elixir. 

See *L.56 on the Buddhas view on the 
circumstances under which a renunciant may accept 
meat. 


107 And Mahà-parinibbana Sutta: 
II.126—129 and 135-136. 


Digha-nikàya 


108 They were the popular six non-Buddhist 
renunciant teachers: fatalists, materialists, sceptics and 
Jains. 


109 See 'Noble Ones' in Glossary. 
110 'Going forth' from the world means to adopt a 
renunciant lifestyle, which on its own marks ordination 


as a novice in the monastic community. 'Higher 
ordination' marks becoming a full-fledged monk or nun. 


250 





71 Voi đực, một hinh ảnh của sức mạnh được điều 
khiển. 


72 Về các nền tảng chánh niệm, chánh tinh tần và 
con đường thánh đạo tám ngành, xem Th.91, về niệm 
căn và lực, xem Th.89, về các yếu tố giác ngộ, xem 
phần cuối của Th.139. 

Bốn nền tảng của thành công (tứ như ý túc) là năng 
lượng và thiền định được hỗ trợ bởi mong muốn hành 
động, tinh tán, hướng tâm và thám xét. 


73 Sükara-maddava, nghĩa đen là “heo-mềm:” chú 
giải Cảm hứng ngữ (Udàna) (tr.399) nói rằng “đại luận 
này” hiểu cái này là thịt heo mêm có sẵn từ chợ, nhưng 
những vị khác hiểu nó là măng tre hoặc nám mọc ở noi 
những con heo đạp chân lên (maddita), hoặc một loại 
thuốc tiên. 

Xem L.56 về quan điểm của đức Phật về những 
trường hợp mà vị sa-môn chấp nhận thịt. 


74 Kinh Đại bát niết-bàn: Kinh Trường bộ II.126-129 
và 135-136. 


75 Họ là sáu vị thầy Sa-món ngoai đạo nói tiếng: 
những người theo chủ nghĩa định nghiệp, duy vật, hoài 
nghi và các vị lõa thê. 


76 Xem phần “Các bậc thánh nhân” trong mục lục. 


77 “Xuất gia” khỏi thế gian nghĩa chấp nhận đời sống 
của một Sa-môn, dựa vào chính nó đánh dấu thọ giới 
là Sa-di trong tăng đoàn tu sĩ. “Thọ giới” đánh dấu việc 
trở thành Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni. 








sống khước từ, khởi đầu thọ giới làm sa-di, tập sự tu 
hành trong cộng đồng tăng lữ. “Thọ cụ túc, được chính 
thức chấp nhận thành tỳ-kheo,thành viên đầy đủ của 
cộng đồng tăng lữ. 


112 Xa-nặc, người đánh xe cho đức Gotama trong 
khi Ngài sống trong vương cung, và theo Ngài khi Ngài 
xuất gia. Là một tỳ-kheo, ông kiêu ngạo, ngoan cố 
không nghe lời các tỳ-kheo can gián. Khi bị Tăng xử trị 
mặc tẫn, ông khuất phục và sám hối, sau đó đắc quả 
A-la-hán sau khi xấu hỗ về hình phat Phạm-đàn được 
dành cho minh (Vinaya 11.292). 


113 Về vị này, xem *L.19 và 25. 
114 Về vi này, xem *L.2, 31, 33, 36 và *Th.34 và 38. 
115 Bài kệ này không có trong Mahã-parinibbäna 


Sutta, nhung có một đoạn tuong duong trong 
Samyutta-nikaya l.157—-59 <340—342>. 





111 He was the charioteer that Gotama had during 
his palace life, and accompanied him for his 
renunciation. As a monk he was proud and resistant to 
acknowledge his faults. He later attained arahantship 
after becoming ashamed of the brahmà penalty being 
imposed on him (Vinaya 11.292). 


112 On whom, see *L.19 and 25. 


113 On whom, see *L.2, 31, 33, 36 and *Th.34 and 
38. 


114 This verse is not in the Mahã-parinibbana Sutta, 


but in an equivalent passage at Samyutta-nikàya l.157— 
59 «340—342». 


251 





78 Ngài là người đánh xe ngựa mà Gotama có trong 
khi ngài ở cuộc sống lâu đài. Sau đó ngài chứng đạt A- 
la-hán sau khi trở nên xấu hỗ về hình phạt Phạm thiên 
được ap dụng lên ngài (Luật Tạng II.292). 


79 Về vị này, xem L.19 và L.25. 
80 Về vị này, xem L.2, 31, 33, 36 và Th.34, 38. 
81 Bài kệ này không nằm trong Kinh Đại bát niét-bàn, 


mà trong một đoạn tương tự ở kinh Tương ưng 1.157- 
159 <340-342>. 








CHƯƠNG 2 - CÁC QUAN BIÉM KHÁC NHAU VÉ 
ĐỨC PHẬT 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Th.1 Phẩm tánh của đức Phật 


Đây là một phân của đoạn nói về ba Quy y (xem 
*Th. 93) thường được tụng băng Pāli ở các buói lễ, cũng 
như suy niệm trong các đề mục tu thiên tùy niệm. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử thành tựu tín 
tâm bát động đôi với đức Phật như váy: “Thê Tôn là vị 
A-la-hán,116 Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tón.' 


Rãjã Sutta: Samyutta-nikãya V.343, dịch Anh P.H. 


Tương quan Phật và Pháp 


Bản tánh của Phật được xem là tương quan mật thiết 
với Pháp, theo nghĩa rằng lời dạy của Ngài, đạo lộ dẫn 
đến cứu cánh của Phật giáo, và tự thân cứu cánh này, 
Niết-bàn. 


Th.2 Thấy Pháp, tức thấy Phật 


Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo dù sống cách xa đến bảy 
trăm dặm, nhưng là người không hiện tham trong các 
dục... hay với tâm không sân hận,... chánh niệm hiện 
tiền, chánh tri, định tĩnh, tâm nhất cảnh (tập trung trên 
một điểm), phòng hộ các căn, tỳ-kheo ấy thân cận Ta... 
Vì sao? 

Tỳ-kheo ấy thấy Pháp; ai thấy Pháp, người ấy thấy 
Ta. 





CHAPTER 2: DIFFERENT PERSPECTIVES ON 
THE BUDDHA 


THERAVADA 


Th.1 Qualities of the Buddha 


This is part of a passage on the Three Hefuges (see 
*Th.93) that is frequently chanted in Pāli in devotional 
settings, as well as being reflected on in devotional 
meditations. 


Here, monks, a noble disciple who is endowed with 
confirmed confidence in the Buddha thus: 'The Blessed 


one is an arahant, ! 15 perfectly awakened Buddha, one 
endowed with knowledge and conduct, Fortunate One, 
knower of the worlds, incomparable trainer of persons 
to be tamed, teacher of gods and humans, awakened 
one, Blessed One." 


Raja Sutta: Samyutta-nikaya V.343, trans. P.H. 


The Buddha's relation to the Dhamma 


The nature of the Buddha is seen as closely related 
to the Dhamma, in the sense of his teachings, the path 
to the Buddhist goal, and this goal itself, nirvana. 


Th.2 Who sees the Dhamma sees the Buddha 


Even if, monks, a monk should dwell seven hundred 
miles away, but be one who has not become covetous 

. or with a mind of ill-will, ... (and is) one with 
mindfulness present, clearly comprehending, 
composed, with one-pointedness of mind, restrained 
senses, then such a one is really in my presence. What 
is the reason for this? 

For this monk sees Dhamma, and, 
Dhamma, sees me. 


in seeing 


252 





CHU'ONG 2 - CÁC QUAN BIÉM KHÁC NHAU VÉ 
ĐỨC PHẬT 


THƯỢNG TỌA BỘ 
PHÁM CHÁT CỦA ĐỨC PHẬT 
Th.1 Các đặc tính của Phật 


Đây là phán đoạn văn vé Ba Nương Tựa (xem Th.93) 
thường xem được trì tụng bằng tiếng Pali trong các 
trường hợp câu nguyện, cũng như được quán tưởng 
trong các thiền định tùy niệm. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, bậc thánh có sẵn niềm tin 
kiên cố về đức Phật như sau: “Đức Thế Tôn là bậc A- 
la-hán, đức Phật tỉnh thức hoàn toàn, có sẵn tuệ tri và 
phẩm hạnh, bậc Thiện Thệ, bậc hiểu biết về các thế 
giới, bậc huấn luyện con người được thuần phục 
không ai sánh được, bậc thầy của trời và người, bậc 
tỉnh thức đức Thế Tôn.” 


(Kinh Vua: Kinh Tương ưng V. 343, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


QUAN HỆ CỦA ĐỨC PHẠT ĐÓI VỚI PHÁP 


Bản chất của đức Phật được xem là liên hệ mật thiết 
với Pháp, trong ý nghĩa của các lời dạy của ngài, con 
đường đến mục đích Phật giáo và chính mục đích này, 
niét-bàn. 


Th.2 Ai thấy pháp là thấy Phật 


Thậm chí nếu, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nên an trú 
bảy trăm dặm xa, nhưng là người không trở nên tham 
ái... hoặc với tâm sân hận,... (và là) người với chánh 
niệm hiện tại, tỉnh giác, định tĩnh, với sự nhất tâm, các 
giác quan được thu thúc, sau đó, người như thế thật 
sự ở trước mặt ta. Tại sao lại như vậy? 

Vì Tỳ-kheo này thấy Pháp và trong thấy Pháp, thấy 
ta. 








Sanghatikanne Sutta: Itivuttaka 91, dịch Anh P.H. 


Th.3 Phát chính Pháp 


Trong đoạn này, A-la-hán Mahà-kaccàna (Dai Ca- 
chién- diên) nêu rõ đức Phát là góc của Pháp. 


Thé Tôn là vi tri giả nên biết rõ, là vị kiến giả nén thấy 
rõ; Thế Tôn chính là nhãn (con mắt), chính là trí, chính 
là pháp, là vị tối thắng (Brahmabhüta), là vị thuyết giả, 
vị tuyên thuyết, vị soi sáng ý nghĩa, vị trao cho bất tử 
(Niết-bàn), vị chủ của pháp (pháp chủ), là Như Lai 
(xem *L.20). 

Madhupindaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.111, dịch 
Anh P.H. 


Th.4 Phật như là hiện thân của Pháp 


Những đoạn này giới thiệu thuật ngữ Pháp thân (Pàli. 
dhamma-kãya, Skt. dharma-kàya), vón được suy tưởng 
rát nhiều và mở rộng trong Phật giáo Đại thừa (xem 
*M.9-11, *V.2). 

Kãya nghĩa là ‘thân’, nhung có thé có nghĩa là Tập 
hop', bao góm mót táp hop các phám tánh thuóc vé 
tâm. Trong một hop từ, ta không thé biết được từ đầu 
tiên là só ít hay số nhiêu, do đó, dhamma có thé có 
nghĩa là Pháp (Dhamma) ở số ít toàn xưng, hay 
dhamma ở số nhiều, các phẩm tánh được tu tập trên 
thánh đạo. 

Trong đoạn đầu tiên, hợp từ này là tính từ và dường 
như có nghĩa rằng đức Phật là một người có thân là 
các công đức / phẩm tánh’, tức đặc tính, là Pháp: Ngài 
là một người có thân là tập hợp của các phẩm tánh 
Pháp, Ngài là hiện thân của Pháp. Đoạn dẫn cho đoạn 
được nêu ra dưới đây là *Th.44. 

Trong đoạn thứ hai, hợp từ là danh từ, vị A-la-hán ni 
Maha-pajapati, di mẫu của đức Phát, nói với đức Phát. 


Này Vasettha, ai mà tín tâm nơi Nhu Lai đã trụ vững, 
đã bám rễ, đã xác lập, kiên cố mà tất cả thế gian bao 
gồm sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma, Phạm, không 
ai có thé làm cho dao động, người ấy xứng đáng dé nói 





Sanghatikanne Sutta: Itivuttaka 91, trans. P.H. 


Th.3 Buddhas as having become Dhamma 


In this passage, the arahant Mahã-kaccãna describes 
the Buddha as the source of explanations of Dhamma. 


Knowing, the Blessed One knows; seeing, he sees; 
he has become vision, become knowledge, become 
Dhamma, become the highest, he is the sayer, the 
proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the 
deathless (nirvana), the master of Dhamma, the 
Tathagata (see *L.20). 

Madhupindaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.111, trans. 
P.H. 


Th.4 The Buddha as embodying Dhamma 


These passages introduce the compound term 
'dhamma-kaya' (Pali, Skt dharma-kaya), which was to 
be much reflected on and extended in Mahãyãna 
Buddhism (see *M.9—-11, *V.2). 

Kaya means body, but can mean this in the sense of 
a collection, including a collection of mental qualities. 
In a compound, one cannot tell if the first word is 
singular or plural, so dhamma- can mean the Dhamma, 
or dhammas, qualities developed on the path. 

In the first passage, the compound is an adjective 
and seems to mean that the Buddha is one whose 
'body' of qualities, i.e. character, is Dhamma: he is one 
with a body of Dhamma-qualities, he embodies the 
Dhamma. The lead-up to this passage is given below 
as *Th.44. 

In the second passage, in which the compound is a 
noun, the arahant-nun Maha-pajapati, the Buddha's 
step-mother, speaks to the Buddha. 


Vàsettha, he whose faith in the Tathagata has taken 
root and become established, firm, unshakeable by any 
renunciant, brahmin, god, màra or brahmä or any other 
person in the world, it is fit for him to say: “I am a 


253 





(Kinh Sangháatikanne: Kinh Phát thuyết như váy 91, 
do P.H. dich tiéng Anh). 


Th.3 Dürc Phát là tró thành Pháp 


Trong đoan này, bậc A-la-hán Dai Ca-chiên-diên 
(Mahà Kaccana) mô tá đức Phát là nguón vé các sv 
giải thích vé Pháp. 


Đang biết, đức Thé Tôn biết; dang thấy, ngài thấy; 
ngài trở nên thấy, trở nên có tuệ tri, trở nên Pháp, trở 
nên tối thượng, ngài là vị nói, người tuyên thuyết, 
người giải thích ý nghĩa, người trao trạng thái bất tử 
(niết-bàn), bậc thiện xảo về Pháp, Như Lai (xem L.20). 


(Kinh Mật hoàn: Kinh Trung bộ |. 111, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.4 Đức Phật là pháp hiển hiện 


NU đoạn này giới thiệu thuật ngữ kết hop "pháp 

ân” n” (Pali: Dhamma kãya, tiếng Phạn: Dharma Kaya), 
P có quá nhiéu duoc phán ánh nhiéu và mó róng 
trong Phát giáo Dai thừa (xem M.9-11, V. 2). 

Kaya có nghĩa "thân," nhưng có nghĩa điều này trong 
ý nghĩa “sự tập hợp,” bao góm sự tập hợp các đặc tính 
tinh thần. Trong nghĩa két hợp, ta không thé nói liệu 
rằng từ đầu tiên là só ít hay số nhiêu, vì vậy, pháp - có 
thé nghĩa là Pháp, hoặc là “các pháp," những đặc tính 
được phát triển trên đường đạo. 

Trong đoạn đầu tiên, thuật ngữ kép là một tính từ và 
dường như có nghĩa là đức Phật là vị mà “thân” ngài 
của các đặc tính, nghĩa là nhân cách, là Pháp: ngài là 
bác có thân các đặc tính Pháp, ngài hiển hiện Pháp. 
Việc chuẩn bị đến đoạn này được trình bày phía dưới 
như Th.44. 

Trong đoạn thứ hai, trong đó thuật ngữ kép là danh 
từ, Ty-kheo-ni A-la-hán Mahã Pajāpatī (Ma-ha ba-xà- 
ba-dé), mẹ ké của đức Phật, nói với đức Phật. 


Này Vasettha, vì niềm tin của vị ấy về Như Lai đã 
cắm rễ và trở nên thiết lập, kiên cố, không lay động bởi 
bất kỳ Sa-môn, Bà-la-môn, trời, ma vương hoặc Phạm 
thiên hay bất kỳ người nào khác trên thế gian, thật là 








rằng: “Ta là con đích tử của Thế Tôn, sanh từ miệng 
Thế Tôn, sanh từ Pháp, hóa sanh bởi Pháp, là người 
thừa tự Pháp”. 

Vi sao vậy? Bởi vì, này Vàsettha, đây là những từ 
đồng nghĩa với Như Lai: ‘Pháp thân’, Phạm thân’ (Tối 
Tháng giả), 'Pháp thé' (tác thành pháp), 'Pham thé' (tác 
thành Tối thắng). 


Aggafifia Sutta: Digha-nikãya 11.84, dịch Anh P.H. 


Bach Thiện Thé, con là me của Ngài. Dáng Dai Huệ, 
Ngài là cha của con: Ngài là vị Hộ chủ ban cho nguôn 
Pháp lạc, (nên) con được sanh bởi Ngài, thưa Gotamal 


Bạch Thiện Thé, sắc thân Thiện Thệ con nuôi lớn. 
Pháp thân tịnh vô câu của con, do Thiện Thệ trưởng 
dưỡng. 


Theri-apadana, section 17, vv. 31-32: Apadana 
p.532, dich Anh P.H. 


Tự tánh của Phật 


Th.5 Đức Phật chỉ là một con người? 


Phần giới thiệu của đoạn *L.38 dé cập đến ‘ba mươi 
hai tướng đại nhân" duy chỉ Phát và Chuyén luán 
vương mới có. Điều này cho tháy rằng ngay cá sắc 
thân của đức Phật cũng được xem là vi diệu, và là 
nghiệp cảm bởi các ba-la-mát được tu tập trong nhiêu 
kiép. 

Trong đoạn trích gây án tượng này, thuật chuyện có 
một người nhìn thấy một trong ba mươi hai tướng đại 
nhân nơi dấu chân của Phật, và cho rằng đây không 
thé là dáu chân của con người. 

Sau đó, ông gặp đức Phật và hỏi có phải Ngài là 
thiên thần, nhạc thần (gandhabba: càn-thát-bà), đại lực 
quỷ (yakkha: dạ-xoa) hay là người. 

Đức Phật nói rằng Ngài không phải là ai trong số đó 
(và trong đời vị lai sẽ không là ai bát kỳ trong só đó), 





legitimate son of the Blessed One, born of his mouth, 
born of Dhamma, produced by Dhamma, created by 
Dhamma, inheritor of Dhamma. 

What is the reason for this? Because, Vasettha, 
these are designations of the Tathāgata, 'one whose 
body (of qualities) is Dhamma (Dhamma-kãyo)', 'one 
whose body (of qualities) is the highest (brahmà), 
‘become Dhamma’, become the highest.’ 


Aggafifia Sutta: Digha-nikãya 11.84, trans. P.H. 


I, Fortunate One, | am your mother; you, O wise one, 
are my father: Lord, you give the happiness of the good 
Dhamma, (so) | am born from you, Gotama! 


Fortunate One, this body of material form of yours 
was reared by me. But my flawless dhamma-body 
(body of good qualities) was reared by you. 


Theri-apadana, section 17, vv. 31-32: Apadana 
p.532, trans. P.H. 


The nature of the Buddha 


Th.5 Is a Buddha simply a human? 


The introduction to passage *L.38 refers to the 'thirty- 
two characteristics of a great man, that a Buddha and 
a universal, "Wheel-turning' monarch are seen to have. 
This shows that even the physical body of a Buddha is 
seen as wondrous, and as being karmically influenced 
by his perfections built up over many lives. 

In this striking passage, someone sees one of the 
thirty-two characteristics of a great man in the Buddha's 
footprint, and thinks that such a being cannot be 
human. 

He then meets the Buddha and asks him whether he 
might be a god, divine musician, a nature spirit or — a 
human. 

The Buddha says he is none of these (and also has 
no future lives in which he would be any of them) but, 


254 





phü hop vói vi áy khi nói ráng: "Ta là dira con chính 
thống của đức Thé Tôn, duoc sinh ra từ miệng ngài, 
sinh ra từ Pháp, được sản sinh bởi Pháp, được tạo ra 
bởi Pháp, kế thừa giáo pháp. 

Nguyên nhân là gì cho điều này? Bởi vì, này 
Vàsettha, đây là những định rõ của Nhu Lai, "bác mà 
toàn thân (của các đặc tính) là pháp (Pháp thân),” “bậc 
mà toàn thân (của các đặc tính) là cao nhất (Phạm 
thiên), “trở nên Pháp,” trở nên tối thượng.” 


(Kinh Khởi thế nhân bón: Kinh Trường bộ II. 84, do 
P.H. dịch tiếng Anh). 


Ta, bậc Thiện Thệ, ta mẹ của con; ngài, này bậc trí 
tuệ, là cha của ta: Bạch ngài, ngài đem hạnh phúc của 
thiện Pháp, (vì vậy) con sinh ta từ ngài, Gotama! 


Bậc thiện thệ, thân thể hình thức vật chất này của 
ngài được nuôi dưỡng bởi con, nhưng pháp thân 
không lỗi của ta (thân của các đặc tính tốt) được nuôi 
dưỡng bởi ngài. 


(Ký sự Trưởng lão Ni kệ, phần 17, kệ 31-32: Thánh 
nhân ky sự (Apadãna), tr. 532, do P.H. dịch tiêng Anh). 


BẢN CHÁT CỦA PHAT 


Th.5 Đức Phật don giản có phải là một con 
người? 


Phân giới thiệu về đoạn văn L.38 chỉ có “ba mươi hai 
đặc tính của bậc đại nhân” rằng đức Phật và bậc 
chuyên luân thánh vương được xem là có giống nhau. 
Điều này chỉ ra rằng thậm chí thân thé vật lý của đức 
Phật được xem là tuyệt vời và được ảnh hưởng nghiệp 
lực bởi các sự hoàn hảo của ngài được tu bồi nhiều 
kiếp sống qua. 

Trong đoạn văn nỗi bát này, một só tháy được một 
trong ba mươi hai đặc tính của bậc đại nhân trong dấu 
chân của đức Phật và nghĩ rằng chúng sanh như thế 
không thê là một con người. 

Ngài sau đó, gặp đức Phật và hỏi ngài liệu rằng ngài 
là trời, nhạc sĩ trời, thần tự nhiên (A-tu-la) hay một con 
người. 

Đức Phát nói ngài không phải là những điêu trên (và 








nhưng là người đứng trên tát cả thé gian này, là nơi mà 
Ngài đã trải qua tu tập, chính xác là một vị Phật. 


Rồi Dona theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Ngài 
đang ngồi dưới một gốc cây, căn tịch tĩnh, ý tịch tĩnh, 
các căn được chế ngự, được thủ hộ, như voi chúa đã 
được thuần phục, đạt đến tối thượng thuần phục, khiến 
người nhìn khởi tâm tịnh tín, phát sanh hoan hỷ. 


Thấy rồi, ông liền đi đến Ngài, thưa rằng “Tôn giả, 
Ngài có thé là trời chăng?' 'Khóng phải, này bà-la-món, 
Ta sélí/ không là trời” ‘Ngài có thé là nhạc thần 
chăng?' 'Không phải, này bà-la-môn, Ta sẽ không là 
nhac thàn.' 'Ngài có thé là đại lực quỷ cháng?' 'Khóng 
phái, này bà-la-món, Ta sé khóng là dai luc quy.' 'Ngài 
có thé là một con người chăng?' 'Khóng phái, này bà- 
la-môn, Ta sé không là con người. 


'*... Vậy Ngài có thé là gi?' ‘Này bà-la-món, với các 
lậu chưa được đoạn trừ, thi Ta có thé là thiên thần; 
nhưng Ta đã đoạn trừ các lậu, đã diệt tận các hữu, 
như cây đa-la đã bị chặt đứt rễ, không còn sanh trưởng 
được nữa. 

Với các lậu chưa được đoạn trừ, thì Ta có thể là 
nhạc thần... đại lực quỷ... con người; nhưng Ta đã 
đoạn trừ các lậu, đã diệt tận các hữu, như cây đa-la đã 
bị chặt đứt rễ, không còn sanh trưởng được nữa. 


Ví như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hay hoa sen 
trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn 
lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị ô nhiễm bởi 
nước, cũng vậy, tuy cũng sinh ra trong thế gian, lớn lên 
trong thế gian, Ta đã chinh phục thế gian, không bị ô 
nhiễm bởi thế gian. Hãy ghi nhận, này bà-la-môn, Ta là 
Phật (vị đã tỉnh thức). 


Dona Sutta: Anguttara-nikaya 11.37—9, dịch Anh P.H. 





standing above the world in which he has developed he 
is, precisely, a Buddha. 


Then Dona, following the Blessed One's footprints, 
saw him sitting at the root of the tree: graceful, inspiring 
confidence, with peaceful faculties and peaceful mind, 
having attained the utmost control and tranquillity, (like) 
a tamed and guarded bull elephant with his senses 
restrained. 


On seeing him, he went to him and said, 'Sir, could 


you be a god? “No, brahmin, I wil! 16 not be a god.’ 
‘Could you be a divine musician?’ “No, brahmin, | will 
not be a divine musician.’ ‘Could you be a nature spirit? 
‘No, brahmin, I will not be a nature spirit. ‘Could you be 
a human being? 'No, brahmin, | will not be a human 
being.’ 


t 


Then what could you be?' 'Brahmin, the 
intoxicating inclinations by which — if they were not 
abandoned - | would be a god: those are abandoned 
by me, their root destroyed, made like a palm- tree 
stump, deprived of the conditions of development, not 
destined for future arising. 

The intoxicating inclinations by which — if they were 
not abandoned - | would be a divine musician ... a 
nature spirit ... a human being: those are abandoned 
by me, their root destroyed, made like a palm- tree 
stump, deprived of the conditions of development, not 
destined for future arising. 


Just like a red, blue, or white lotus flower that, though 
born in the water, grown up in the water, rising up 
above the water, stands unsoiled by the water, in the 
same way, though born in the world, grown up in the 
world, | have overcome the world and live unsoiled by 
the world. Remember me, brahmin, as a Buddha 
(awakened one).' 


Dona Sutta: Anguttara-nikaya 1.37—9, trans. P.H. 


255 





cũng không có các đời sóng tương lai trong đó ngài sẽ 
không phải bắt kỳ ai trong họ) nhưng, đứng trên thế 
gian trong đó ngài phát trién ngài là, một cách chính 
xác, đức Phật. 


Sau đó, Dona, theo các dấu chân của đức Thế Tôn, 
thấy ngài đang ngồi tại góc cây: phong nhã, truyền cám 
hứng tự tin, với các giác quan an tịnh và tâm an bình, 
đã đạt được sự chế ngự tối thượng và định tĩnh, (giống 
như) một con voi đực được bảo vệ và thuần thục với 
các giác quan được chế ngự. 


Khi thấy ngài, vị ấy đi đến và nói, “Bạch ngài, có phải 
ngài là vị trời?” “Không, này Bà-la-môn, ta sẽ] không là 
vị trời.” Có phải ngài là nhạc sĩ cõi trời?” “Không, này 
Bà-la-môn, ta không phải là nhạc sĩ cõi trời” “Có phải 
ngài là thần dược xoa?” “Không, này Bà-la-môn, ta 
không phải là thần dược xoa.” “Có phải ngài là con 
người? “Không, này Bà-la-môn, ta không phải là một 
con người.” 


*... Sau đó, vậy ngài có thé là ai?” “Này Bà-la-môn, 
những khuynh hướng sai lầm bởi nó - nếu chúng 
không được từ bỏ - ta có thé là vị trời: những điều đã 
được từ bỏ bởi ta, gốc của chúng bị tiêu diệt, làm như 
gốc cây cọ, không còn điều kiện để phát triển, không 
hướng đến sự khởi sinh tương lai. 

Những khuynh hướng sai lầm mà qua đó - nếu 
chúng không được từ bỏ - ta có thể là nhạc công cõi 
trời... một dạ xoa... một con người: những điều đã 
được từ bỏ bởi ta, gốc của chúng bị tiêu diệt, làm như 
gốc cây cọ, không còn điều kiện để phát triển, không 
hướng đến sự khởi sinh tương lai. 


“Giống như hoa sen đỏ hoặc xanh hoặc trắng rằng 
mặc dù sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, nhô lên 
khỏi mặt nước, đứng không bán bởi nước, trong cùng 
một cách, mặc dù sinh ra trong thế gian, lớn lên trong 
thế gian, ta đã vượt ra thế gian và sống không bị nhiễm 
bán bởi thé gian. Hãy nhớ ra, này Bà-la-món, là đức 
Phật (bậc tỉnh thức).” 


(Kinh Tùy thuộc thế giới: Kinh Tăng chỉ II. 37-39, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 








Tiền thân Phật: Bó-tát tích tập các ba-la-mật, và 
những đệ tử đắc quả 


Th.6 Chuyện Bồn Sanh (Jàtaka) và các ba-la-mát 
của BÓ-tát 


Đức Phật hiện tại đã từng gặp một vị Phật quá khứ 
trong nhiều đời trước đây, và đã phát nguyện thành 
Phật. Sau đó, Ngài tiếp tục tu tập trong nhiều đời, và 
gặp nhiêu vị Phật quá khứ khác. 

Bản sanh truyện (jãtaka), thé tài văn học rát phong 
phú, thuật chuyện các đời quá khứ của BÓ-tát (một 
chúng sanh chuyên hướng đến thành Phật), sau này 
thành đức Phật lịch sử. 

Phân Bồn Sanh của Thánh điển Pāli có 547 chuyện 
theo thé thi kệ, và bản chú giải văn xuôi triển khai 
những câu chuyện này thành một loạt những câu 
chuyện đạo, mà không nghi ngờ gì là đã tiếp thu và cải 
biên những câu chuyện dân gian Än-độ. 

Bộ Cariyà-pitaka (Ill.15 vv.8—11), Sở Hành Tạng, 
mót bán kinh ngán (37 trang) là mót tác phám cuói 
cùng được đưa vào của Thánh điền Pāli. 

Bộ này tập trung vào một só chuyện Bồn Sanh dé 
minh họa mười ba-la-mật' (Pali. parami, Skt. paramità) 
của BÓ-tát: bó thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tán, an 
nhẫn, chán thật, quyết dinh, tâm từ, và xả tám. 

Mỗi pháp này được nói là có ba cấp: ba-la-mật, 
thượng ba-la-mật (upapärami), và thắng nghĩa ba-la- 
mật (paramattha-pàrami; Buddhavamsa I. 77). 

Đây được xem là các pháp được tu tập bởi một vị A- 
la-hán, một vị độc giác, và một vị chánh đẳng giác. 

Đoạn sau được trích một chuyện Bồn Sanh thuật 
chuyện Bồ-tát khi là Magha, đã lãnh đạo những người 
khác làm những việc có lợi cho cộng đồng, nhưng sau 
lại bị vu cáo tội trộm cắp. Bị kết án, cùng với những 
người bạn của mình, bị voi chà đạp cho chết, Ngài bảo 
vệ tắt cả họ bằng cách khích lệ họ khởi tâm từ với kẻ 
vu khống, với người ra lệnh trừng phạt, và con voi. 





The Buddha, his perfections built up in past lives 
as a bodhisatta, and his awakened disciples 


Th.6 Jataka stories and the perfections of the 
bodhisatta 


Our present Buddha is seen to have met a past 
Buddha many lives ago, and resolved to become a 
Buddha like him. He is then seen to have gone on to 
develop his moral and spiritual qualities in many lives, 
in which he meets various other past Buddhas. 

A rich kind of literature dealing with some of the lives 
of the bodhisatta (a being dedicated to Buddhahood) 
who became the historical Buddha consists of the 
jataka stories. 

The Pāli Canon jataka section contains 547 of these 
in verse form, and the commentarial prose expands 
these into a range of morality tales, which no doubt 
partly drew on and adapted Indian folk tales. 

The Cariya-pitaka (IH.15 vv.8-11), or ‘Basket of 
Conduct, is a short text (37 pages) of the Pāli Canon, 
one of the last to be included. 

This focuses on certain jataka stories to exemplify the 
bodhisatta's ten  'perfections' (Pāli pàramt, Skt 
paramita): generosity, ethical discipline, renunciation, 
wisdom, vigour, patient acceptance, truthfulness, 
resolute determination, loving kindness and equanimity. 

Each of these is said to exist as a perfection, then as 
a ‘higher perfection’ (upapāramī), then as an ‘ultimate 
perfection’ (paramattha-pāramī; Buddhavamsa /.77). 

These are seen by some as developed respectively 
by an arahant, a solitary-buddha and a perfect Buddha. 

The following passage is from a jātaka story telling of 
the bodhisatta as Magha, who led others in doing 
works of benefit to the community, but was then 
wrongly accused of theft. Being sentenced, with his 
fellows, to being trampled to death by an elephant, he 
protected them all by urging them to have 
lovingkindness for the slanderer, the king who had 
ordered their punishment, and the elephant. 


256 





ĐỨC PHẬT, CÁC SỰ TOÀN HẢO CỦA NGÀI 
ĐƯỢC TU TẬP TRONG NHIÊU ĐỜI LÀ BAC BÒ-TÁT 
VÀ CÁC BE TỬ GIÁC NGỘ CỦA NGÀI 


Th.6 Những câu chuyện tiền thân Jãfaka và các 
sự toàn hảo của Bö-tát 


Đức Phật hiện tại của chúng ta được xem là đã gặp 
đức Phật quá khứ nhiều kiếp vê trước và nguyện trở 
thành đức Phật như ngài. Sau đó, ngài được xem là đã 
tiếp tục phát triển các đặc tính đạo đức và tâm linh 
trong nhiều kiếp, mà trong đó ngài gặp nhiều đức Phật 
quá khứ khác. 

Một nguôn văn học giàu có về một số kiếp sóng của 
Bồ-tát (một chúng sanh tán tâm hướng đến quả đức 
Phật) người trở thành đức Phật lịch sử gồm các câu 
chuyện tiền thân Jãtaka. 

Phân chuyện tiền thân trong kinh tạng Pãli bao gồm 
547 câu chuyện trong hình thức thơ ca và đoạn văn 
giải thích mở rộng trong một loạt các câu chuyện đạo 
đức, trong đó không nghi ngờ một phân đưa tới và 
phỏng theo các câu chuyện dân gian Ấn Độ. 

Hanh Tang (Cariya-pitaka) (lll. 15, vv. 8-11), hoặc 
"Gió Phám hanh," là mót ván bán kinh dién ngán (37 
trang) của kinh tang Pāli, một trong phán cuối của tang 
kinh được bao gồm ở đây. 

Ở đây, tập trung về một só câu chuyện tiền thân nhát 
định dé minh họa “mười sự toàn hảo” của Bồ-tát (P-S. 
pàramita): bó thí, giữ đạo đức, ly dục, trí tuệ, tinh tán, 
kham nhán, chán thát, nguyén lực, từ, xà. 

Mỗi một phán này được cho rằng tồn tại là một sự 
toàn hảo, sau đó, là “sự toàn hảo bậc trung” 
(upapãram). Sau đó, là “sự toàn hảo bậc thượng” 
(paramattha-pàramr; Phát sử I. 77). 

Những ba-la-mát này được xem bởi một số là được 
phát triển tương ứng với một bậc A-la-hán, Phật Độc 
giác đức Phật toàn hảo. 

Đoạn văn sau từ câu chuyện tiền thân kå rằng BÓ-tát 
là Magha, người dẫn dắt người khác trong việc làm 
những công việc vì lợi ích cho cộng đồng, nhưng sau 
đó, đã bị tô cáo oan là kẻ trộm. Bị tử hình, với bạn hữu 
của mình, bi giám đạp tới chết bởi một con voi, ngài 
bảo vệ tất cả họ bằng cách thúc giục họ phải có lòng từ 
đối với kẻ vu khống, nhà vua người đã ra lệnh sự trừng 








Vào một thời nọ, có ba mươi nam tử dẫn đầu bởi Bó- 
tát thảy có cùng mục đích; Ngài dựng họ trong năm 
giới, và sau đó thường cùng với họ đi khắp nơi hành 
các thiện hành... 

Họ dùng những cây gậy dọn sạch tất cả những tảng 
đá nằm trên các đường làng; đốn ngã những cây có 
thể đập vào trục xe; san bằng những nơi ghồ ghè; đắp 
những con đường cái, xây nhà hội, đào bé nước; họ 
hành bố thí và trì giới. Bằng phương tiện này, phần lớn 
dân làng đều làm theo lời dạy của Bó-tát và thọ trì giới. 


Nhưng ông thôn trưởng thầm nghĩ, “Trước đây, khi 
những người này thường uống rượu, giết hại v.v..., ta 
thu được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền nộp 
thuế. 

Nay niên thiếu bà-la-môn Magha khiến họ giữ giới, 
nó ngăn ngừa giết hại và các tội khác'. Ông giận dữ và 
gào lên: “Ta sẽ làm cho bọn chúng từ bỏ giữ năm giới!'. 


Rồi ông ta đi đến tàu vua: 'Tàu Đại vương, có một 
bọn cướp, chúng tàn phá xóm làng, và gây nhiều tội 
ác'. Vua nghe nói như vậy, liền bảo thôn trưởng dẫn họ 
đến trước bệ... [ông vâng lệnh, vu cáo họ với vua]. 

Không điều tra, vua tức khắc hạ lệnh dẫn họ đi cho 
voi chà. Quân lính bắt tất cả những người ấy nằm 
xuống trên sân vua và dẫn voi đến. 

Bó-tát khích lệ họ, 'Các bạn hãy nhất tâm trì giới; 
phát khởi tâm từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với 
con voi, và đối với tự thân.’ 


Voi được dắt đến dé chà đạp họ cho chét. Nhưng khi 
được dắt đến, nó không chịu bước đến gần, chỉ rống to 
rồi bỏ chạy. Họ lại dắt đến những con voi khác, nhưng 





Another time these thirty men were led by the 
bodhisatta to have the same purpose as himself; he 
established them in the five ethical precepts, and 
afterwards used to go about with them doing good 
deeds. ... 

With their staves they used to roll out of the way all 
the stones that lay on the ... roads of the village; they 
cut down trees that would strike against the axles of 
chariots; they made rough places smooth; they built 
causeways and a hall, and dug water-tanks; they 
practised generosity and kept the precepts. In this way 
did most of the villagers generally follow the 
bodhisatta's teachings and kept the precepts. 


But the village headman thought, When these men 
used to get drunk and commit murders, etc., | used to 
make a lot of money out of them, not only on the price 
of their drinks, but also by the fines and dues they paid. 

But now there is this young Brahmin Magha bent on 
getting them to keep the precepts; he is putting a stop 
to murder and other crime'. And in his anger, he cried, 
‘Til make them keep the five precepts!'. 


And he went to the king, saying, 'Sire, there is a band 
of robbers going about sacking villages and committing 
other bad actions'. When the king heard this, he told 
the headman to bring the men before him. ... [which he 
then did, slandering them to the king]. 

Without any enquiry, the king commanded offhand 
that they should be trampled to death by an elephant. 
So they then made them lie down in the king's 
courtyard and sent for the elephant. 

But the bodhisatta exhorted them, saying, 'Bear in 
mind the precepts; cultivate loving kindness equally for 
the slanderer, the king and the elephant, and your own 
bodies’. 


Then the elephant was brought to trample them to 
death. But however much he was led, he would not 
approach them, but fled, trumpeting loudly. Elephant 


257 





phạt họ và con voi. 


Một dịp khác ba mươi vị được dẫn dắt bởi Bồ-tát để 
có cùng mục đích giống nhau như chính ngài, ngài thiết 
lập chúng trong năm nguyên tắc đạo đức, rồi sau đó, 
thường đi với họ bằng những hành động thiện lành.. 

Với cây gậy của mình, họ đã sử dụng lăn tròn ra khỏi 
đường tất cả những hòn đá mà nó đặt trên... tất cả con 
đường của làng; họ đốn hạ cây cối nào ngăn chặn các 
bánh xe của xe chở; họ làm những địa điểm gồ ghé 
thành mềm mai; họ xây dựng đường đắp cao và hội 
trường và các hồ nước được đào; họ thực hành bố thí 
và giữ những điều đạo đức. Theo cách này, hầu những 
người dân trong làng nói chúng đều đi theo những lời 
dạy của Bồ-tát và giữ giới. 


Nhưng vị trưởng làng nghĩ rằng, “Khi những người 
này thường say xin và phạm tội giết người, v.v... ta 
thuóng có nhiều tiền vì điều đó, không chỉ dựa trên giá 
cả của các đồ rượu uống của họ, mà còn bằng những 
hình thức phạt tiền bạc và tiền thưa kiện họ trả. 

Nhưng Bây giờ, có vị thanh niên Bà-la-môn Magha 
có xu hướng làm cho họ giữ những điều đạo đức; vị ấy 
đã làm chám dứt giết hại và các tội pham khác.” Trong 
lúc giận dữ của mình, vị ấy khóc, “Ta sẽ làm họ giữ 
được năm điều đạo đức!” 


Khi vị ấy đi đến nhà vua, nói rằng, “Bạch ngài, có một 
nhóm cướp sắp sửa cướp bóc các ngôi làng và thực 
hiện nhiều hành động xấu ác khác.” Khi nhà vua nghe 
điều này, ngài nói với trưởng làng mang những người 
đó đến trước mặt ngài... [Điều sau đó, vị ấy làm, vu 
khống họ với nhà vua]. 

Không có bát kỳ yêu cầu nào, nhà vua ra lệnh thẳng 
tay rằng họ sẽ bị dẫm đạp cho đến chết bằng con voi. 
Vì vậy, sau đó, họ tự nguyện nằm xuống tại sân trong 
của nhà vua và được gửi đến chỗ con voi. 

Nhưng Bồ-tát thúc giục họ rằng, nói rằng, “Hãy luôn 
ghi nhớ các điều đạo đức; tu tập lòng từ một cách bình 
đẳng với kẻ vụ khống, nhà vua, con voi và những thân 
thể của các vị.” 


Sau đó, voi được mang đến dé giám họ đến chết. 
Nhưng tuy nhiên dù bị dẫn đến đó nhưng nó không thé 
nào tién đến họ được, mà thả ra thì nó la lớn lên. Từng 








tất cả đều bỏ chạy như vậy. 

Nghĩ rằng chắc trong tay những người này có 
phương thuốc gì, vua ra lệnh lục soát, nhưng không 
thấy gì; vua nói, 'Vậy chắc họ có chú thuật gì đó. Hãy 
hỏi xem chúng có chú thuật gì không”. 

Thuộc hạ của vua hỏi, Bồ-tát trả lời có chú thuật... 
Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo 'Hãy nói cho ta 
hay chú thuật của các người. 


Bó-tát trả lời, 'Tàu Đại vương, chúng tôi không có 
chú thuật gì ngoài điều này: không ai trong 30 người 
chúng tôi sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong 
các dục, nói dối, uống rượu; chúng tôi tu tập tâm từ; 
chúng tôi bố thí; chúng tôi san phẳng đường đi; chúng 
tôi đào các bễ nước, chúng tôi dựng nhà công hội: 

đấy là chú thuật của chúng tôi, là sức mạnh của 
chúng tói'. 


Vua rất hài lòng; nói với họ, ra lệnh tịch thu tất cả tài 
sản của kẻ vu cáo và ban cáp cho họ, và buộc kẻ vu 
cáo làm nô lệ cho họ... 


Kulavaka-jataka: Jàtaka l.199-200, dịch Anh P.H. 


Th.7 Phát và các A-la-hán 


Doan *L.18 néu ró ráng Chánh Dáng Giác là vj khai 
phát lại con đường giải. thoát khi bị mắt dấu. Đoạn này 
cho thấy rằng đây là điểm khác biệt chính yếu giữa một 
vị Chánh Đẳng Giác và các vị A-la-hán. 


Ở đây, thế nào là sự sai biệt, sự đặc thù, sự bất đồng 
giữa bậc Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, và một 
tỳ-kheo huệ giải thoát (giải thoát do tuệ mà không do 
dinh)?... 

Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác là vi phát khói 
lên con đường trước kia chưa phát khởi, dán sanh con 
đường trước kia chưa được dẫn sanh, thuyết thị con 





after elephant was brought up, but they all fled like the 
first. 

Thinking that the men must have some drug about 
their persons, the king had them searched, but was told 
that nothing had been found. “Then they must be 
muttering some mantra', said the king, 'ask them 
whether they have such a mantra’. 

The question being put to him, the bodhisatta said 
that they had got a mantra. ...so the king had them all 
summoned to his presence and said 'Tell me your 
mantra'. 


The bodhisatta replied, ‘Sire, we have no other s 
mantra than this: that not a man among the thirty of us 
kills, takes what is not given, misconducts himself 
(sexually), or lies; we drink no strong drink; we cultivate 
loving kindness; we practise generosity; we level roads, 
dig tanks, and build a public hall: 

this is our mantra, our protection and our strength'. 


Well pleased with them, the king gave them all the 
wealthy in the slanderer's house, and made him their 
servant. 


Kulavaka-jataka: Jataka |.199-200, trans. P.H. 


Th.7 The Buddha and other arahants 


Passage "L.18 shows that a perfectly awakened 
Buddha is one who rediscovers the path to liberation 
when it has been lost. This passage shows that this is 
the key difference between a perfectly awakened 
Buddha and other arahants, his awakened disciples. 


Therein, what is the distinction, the disparity and 
difference between the Tathàagata, arahant, perfectly 
awakened Buddha, and a monk liberated by wisdom? 


The Tathägata, arahant, perfectly awakened Buddha 
is the one who makes arise the previously unarisen 
path, the producer of the previously unproduced path, 


258 





con voi mót duoc dem dén, nhung tát cà dàu bó chay 
nhu con voi dàu tién. 

Nghĩ rằng những người này chắc có lẽ phải có một 
loại thuốc về các con người của họ, nhà vua lụt soát 
kiểm tra họ, nhưng khi được bảo rằng không tìm thấy 
gì cả. “Sau đó, họ phải đang trì niệm một số loại mật 
chú nào đó,” nhà vua nói, “hỏi họ thử xem liệu rằng họ 
có một loại mật chú như thế không.” 

Câu hỏi được đặt ra đối với mình, Bồ-tát nói rằng họ 
có một mật chú... Vì vậy, nhà vua bảo họ tụng chú đó 
trước mặt ngài và nói “Nói cho ta mật chú các vị.” 


Bồ-tát hồi đáp, “Bạch ngài, chúng tôi không có mật 
chú nào hơn điều này: đó là không có một ai trong số 
ba mươi người chúng tôi giết hại, lấy những điều 
không cho, chính mình làm tà hạnh (về quan hệ dục 
lạc), hay nói dối; chúng tôi không uống các chất say; 
chúng tôi tu tập lòng từ; chúng tôi thực hạnh bố thí; 
chúng tôi làm đường, đào ao và xây dựng hội trường 
cộng đồng: 

đây là mật chú của chúng tôi, sự bảo hộ của chúng 
tôi và sức mạnh của chúng tôi.” 


Rất vừa lòng với họ, nhà vua đã giao cho họ tất cả tài 
sản trong nhà của kẻ vu không kia và bắt hàn làm đây 
tớ của họ. 


(Chuyện Tổ chim con (Kulävaka): Chuyện tiền thân 
đức Phát |. 199-200, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.7 Đức Phật và các A-la-hán khác 


Đoạn L.18 chỉ ra rằng đức Phật tỉnh giác hoàn toàn là 
bậc khám phá lại con đường đến giải thoát khi nó đã bị 
thất lạc. Đoạn này chỉ rằng đây là sự khác biệt quan 
trọng giữa đức Phật toàn giác và các A-la-hán khác, 
các đệ tử giác ngộ. 


Về mặt đó, điều gì là sự khác biệt, sự chênh lệch và 
khác nhau giữa Như Lai, A-la-hán, Phật toàn giác và 
Tỳ-kheo giải thoát bằng trí tuệ?... 

Như Lai, bậc A-la-hán, Phật toàn giác là bậc là xuất 
hiện con đường chưa xuất hiện trước đó, người phát 
sinh ra con đường chưa được sinh trước đây, người 
tuyên bố con đường chưa được tuyên bố trước đây. 








đường trước kia chưa được thuyết thị; là vị tri đạo, giác 
đạo, thiện xảo đạo. 

Các đệ tử là những vị an trú đạo, tùy thuận thành tựu 
đạo. 


Sambuddha Sutta: Samyutta-nikaya IIl.66, dịch Anh 
P.H. 


Th.8 Phát biết nhiều điều nhưng chỉ dạy những gi 
hữu ích cho việc tu tập 


Đoạn này gợi ý rằng những điêu Phật thấy biết thật 
quá nhiêu, so với các A-la-hán, nhưng chỉ dạy những gì 
dân đên chứng đắc giải thoát. 


Một thời, Thế Tôn trú tai Kosambi trong rừng cây 
simsapä. Báy giờ Thế Tôn nhặt lên một ít lá simsapa 
trong tay, và bảo các tỳ-kheo: 'Các ông nghĩ sao, này 
các tỳ-kheo? Đâu nhiều hơn, nắm lá trong tay Ta, hay 
lá trong rừng cây simsapa?' 


'Bạch Đại Đức, lá trong nắm tay Thế Tôn chí ít; thật 
quá nhiêu là lá trong rừng cây simsapä.' 


'Cũng vậy, này các tỳ-kheo, những gì Ta đã thắng tri 
mà không nói cho các ông thật là quá nhiều. Những gì 
mà Ta đã nói ra thật là quá ít. Vì sao, này các tỳ-kheo, 
Ta đã không nói hết những điều ấy? 

Bởi vì, này các tỳ-kheo, những điều ấy không liên hệ 
đến mục đích, không phải là căn bản phạm hạnh, 
không dẫn đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tĩnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Do vậy, Ta không nói hết những điều ấy. Và này các 
tỳ-kheo, điều gì mà Ta đã day? Ta đã dạy: 'Đây là khổ; 
Ta đã dạy: 'Dáy là khổ tập; Ta đã dạy: 'Đây là khổ 
diệt; Ta đã dạy: ‘Dây là con đường đưa đến khó diệt. 


Simsapã Sutta: Samyutta-nikaya V.437-478, dịch 
Anh P.H. 





the declarer of the previously undeclared path. He is 
the knower of, discoverer of and one skilled in the path. 

And his disciples now dwell following that path and 
become endowed with it afterwards. 


Sambuddha Sutta: Samyutta-nikaya 1.66, 
P.H. 


trans. 


Th.8 A Buddha knows much but only teaches 
what is spiritually useful 


This passage suggests that a Buddha also knows 
much more than other arahants, but only teaches what 
helps others attain liberation. 


At one time the Blessed One was staying at Kosambi 
in a simsapà grove. Then the Blessed One, taking a 
few simsapā leaves in his hand, said to the monks: 
"What do you think, monks? Which are the more 
numerous, the few leaves | have here in my hand, or 
those up in the trees of the grove?' 


‘Venerable sir, the Blessed One is holding only a few 
leaves: those up in the trees are far more numerous.' 


‘In the same way, monks, the things that | have 
directly known, but not taught to you, are numerous. 
What | have taught to you is only a little. And why, 
monks, have I not taught it? 

Because, monks, it is not related to the goal, it is not 
fundamental to the holy life, does not conduce to 
disenchantment, to dispassion, to cessation, to 
tranquillity, to higher knowledge, to awakening to 
nirvana. 

That is why | have not taught it. And what, monks, 
have I taught? | have taught: ‘This is the painful’; | have 
taught: ‘This is the origin of the painful’; | have taught: 
"This is the cessation of the painful'; | have taught: 'This 
is the way leading to the cessation of the painful.' 


Simsapà Sutta: Samyutta-nikaya V.437—478, trans. 
P.H. 


259 





Ngài là bậc thấy biết, bác khám phá và bậc thiện xảo 
trong con đường này. 

Và các đệ tử của ngài bây giờ, an trú theo sau con 
đường đó và trở nên tùy thuận với nó sau đó. 


(Kinh Chánh đẳng giác: Kinh Tương ung III. 66, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.8 Đức Phật biết nhiều nhưng chỉ dạy những 
điều hữu ích tâm linh 


Đoạn này dé nghị rằng đức Phật cũng biết nhiều hơn 
các A-la-hán khác, nhưng chỉ dạy những điễu giúp 
người khác đạt được giải thoái. 


Vào một thời, đức Thế Tôn đang cư ngụ tại Kosambi 
ở vườn cây Simsapa. Sau đó, đức Thế Tôn, lấy một ít 
là cây simsapa trong tay ngài, rồi nói với các Tỳ-kheo: 
“Các vị nghĩ sao, này các Tỳ-kheo? Cái nào nhiều hơn, 
một ít là ta có ở đây, trong tay của ta, hay những chiếc 
lá ở trên cây của khu rừng này?” 


"Bach đại đức ngài, đức Thế Tôn đang nắm chỉ một 
vài chiếc lá: những chiếc lá ở trên cây thì số lượng 
nhiêu hơn nhiêu.” 


“Trong cách này, này các Tỳ-kheo, những điều ta 
trực tiếp biết, nhưng không chỉ dạy đến các vị, rất 
nhiều. Điều mà ta chỉ dạy cho các vị là chỉ một ít. Và tại 
sao, này các Tỳ-kheo ta không dạy nó? 

Bởi vì, này các Tỳ-kheo, nó không liên quan gì đến 
mục đích, nó không phải là nền tảng cho đời sống 
thánh hạnh, không dẫn đến ly si, ly dục, kết thúc, an 
tịnh, tuệ tri cao hơn, giác ngộ đến niết-bàn. 

Đó là tại sao ta không dạy nó. Và điều gì, này các Tỳ- 
kheo, ta dạy? Ta đã dạy: “Đây là khó;" ta đã dạy: “Đây 
là nguồn gốc của khổ;” ta đã dạy: “Đây là sự kết thúc 
của khó;" ta đã dạy: “Đây là con đường dẫn đến sự kết 


thúc của khổ. 


(Kinh Simsapä: Kinh Tương ung V. 437-478, do P.H. 
dich tiéng Anh). 








Th.9 A-la-hán quả 


Những đoạn này tóm tắt ngắn gọn bản tánh của A-la- 
hán (nguyên nghĩa là xứng đáng được tôn kính: Ứng 
cúng), vị đã y theo những gì Phật dạy mà hành trì đề 
chám dứt mọi nguyên nhân của khó, chứng đạt Niết- 
bàn, và cuối cùng chám dứt tát cả sanh tử. 

Tùy theo các năng lực đạt được mà có sự sai khác, 
như hồi ức đối với quá khứ, khả năng làm tháy thuyết 
đạo. (Xem thêm *Th.205ff). 


‘Này hiền giả Sãriputta, được nói “A-la-hán, A-la- 
hán”. Vậy A-la-hán có nghĩa là gì?' Đoạn trừ tham, 
đoạn trừ sân, đoạn trừ si, này hiên giả, đây là nghĩa A- 
la-hán.' 


Arahantta Sutta: Samyutta-nikaya IV.252, dich Anh 
P.H. 


Người mà y tịch tinh, ngữ và nghiệp tịch tinh, giải 
thoát bằng chánh trí, người như vậy an tĩnh. 


Dhammapada 96, dịch Anh P.H. 


Nhu Lai sau khi chét 


Như được thấy trong *Th.20, đức Phát từ chối trả lời 
những câu hỏi không xác định" (vô ký ván): sau khi 
chết, Như Lai tôn tai, hay không tôn tai, hay vừa tôn tai 
vừa không tồn tại, hay không phải vừa tôn tại vừa 
không tôn tại. 

Từ Tôn tại' (hoti: là / đang là) ở đây, thường được 
dùng đề khẳng định tính đồng nhất, chẳng han như 

ông bà-la-môn ấy là một đại thần, hoặc tương đương 
với nghĩa 'dang xảy ra” đó là nói về các sự bién và tính 
đồng nhát trong thời gian. 

Kinh dién nói rõ ràng rằng Phát hay những vi đã giác 
ngộ khác hoàn toàn không còn tái sinh: không thê nói 
một vị như váy là ‘tôn tại sau khi chết trong cõi tạm nào 
dó. 

Nhung cüng khóng thé nói ráng vi dó hoàn toàn là 





Th.9 The nature of arahantship 


These passages briefly encapsulate the nature of the 
arahant (literally worthy one’), one who has used the 
teachings and practices taught by the Buddha to end all 
causes of the painful, experienced nirvana, and thus 
reached the end of all rebirths. 

These vary in the extent to which they have such 
powers as knowledge of past rebirths, and their abilities 
as teachers. (See also *Th.205ff). 


‘Friend Sàriputta, it is said “arahantship, arahantship". 
What now is arahantship?' “The destruction of 
attachment, the destruction of hate, the destruction of 
delusion: this, friend is called arahantship.' 


Arahantta Sutta: Samyutta-nikaya IV.252, trans. P.H. 


Calm is the mind, calm the speech and the action 
Of such a one who is tranquil and freed by perfect 
gnosis. 


Dhammapada 96, trans. P.H. 


The status of the Buddha beyond his death 


As seen in *Th.20, the Buddha refused to answer the 
'undetermined' questions: of whether, after death, a 
Tathãgata "is , 7s not, ‘both is and is not' or "neither is 
nor is not. 

The word for 'is' here, hoti, is often used for asserting 
identities, such as ‘the brahmin is a minister, or as 
equivalent to ‘occurs’; it is about events and identities in 
time. 

Now it is clear from the texts that a Buddha or other 
awakened person is not reborn in any way: one cannot 
say that such a person 'is' after death in some temporal 
realm. 

But nor can one say that he or she completely 1s not, 
if this is equivalent to saying 'one whose intoxicating 
inclinations are destroyed (an arahant) is annihilated 


260 





Th.9 Bàn chát cüa thánh quà A-la-hán 


Những đoạn này chủ yếu tóm gọn bán chát của bác 
A-la-hán (nghĩa đen là “bậc xứng đáng”), bậc đã sử 
dụng những lời dạy và thực hành được dạy bởi đức 
Phật dé chám dứt tát cả những nguyên nhân của khó 
dau, trái nghiém niét-bàn và do dó, tién dén sw chám 
dứt của tắt cả tái sanh. 

“Những điều này có sự khác nhau trong trường hợp 
rằng họ có những năng lực như biết được các đời sống 
quá khứ và các khả năng là bậc đạo sư của họ. (Cũng 
xem Th.205ff). 


“Này ban hữu Sariputta, nói rằng “A-la-hán, A-la- 
hán.” Bây giờ, A-la-hán thánh quả là gì?” “Sự kết thúc 
chấp thủ, sự kết thúc sân hận, sự kết thúc si mê: điều 
này, bạn hữu được gọi là A-la-hán.” 


(Kinh A-la-hán: Kinh Tương ưng IV. 252, do P.H. dich 
tiếng Anh). 


An tịnh là tâm, an tịnh ngôn ngữ và hành động của 
người như thê là an tịnh và giải thoát bởi sự ngộ đạo 
hoàn hảo. 


(Kinh Pháp cú 96, do P.H. dịch tiếng Anh). 


TRẠNG THÁI CỦA ĐỨC PHẬT VƯỢT LÊN SỰ 
NHAP DIET CỦA NGÀI 


Nhu được xem trong Th.2, đức Phát từ chối trả lời 
“những câu hỏi bắt định: liệu rằng, sau khi nhập diệt, 
Như Lai “là,” “không phải là,” “cả hai là và không phải 
là” hoặc “không “là” cũng không phải “không là." 

Thuật ngữ “là” ở đây, hoti, thường được sử dụng xác 
nhận những điểm tương đồng, như Bà- la-món là cận 
thần,” hoặc tương đương với “xảy ra;” nó nói vê các sự 
kiện và tính đồng nhất đúng thời. 

Bây giờ, rõ ràng từ các đoạn kinh cho thấy đức Phật 
hay vị giác ngộ khác không còn tái sanh ở bắt kỳ 
phương cách nào: ta không thê nói rằng người như thế 
“là” sau khi chết trong một vài cảnh giới tạm thời. 

Nhưng ta không thê nói rằng vị ấy hoàn toàn “không 
phải,” nếu điều này tương đương với việc nói rằng 
“người mà những khuynh hướng say lầm bị kết thúc 








‘không tôn tại, nếu câu không tôn tai' hàm nghĩa rằng 
vị mà các lậu đã bị đoạn trừ, diệt tận (chỉ vị A-la-hán) vị 
ấy sau khi thân hoại mạng chung không còn tôn tai’ 
(Samyutta-nikaya III. 1 10). 


Câu vừa tồn tại vừa không tồn tai’ bị phủ định hàm 
nghĩa rằng một vị đã giác ngộ sau khi chết sẽ tồn tại 
trong một trạng thái mà chỉ một phần tự thể tái sanh 
trong cảnh giới vô sắc siêu việt tất cả sắc tưởng; và 
câu nói ‘không phải còn cũng không phải không còn” 
hàm nghĩa răng vị ây đang tồn tại trong trạng thái cực 
kỳ muội lược: tái sanh ở cảnh giới vô sắc cao nhát, 'phi 
tưởng phi phi tưởng xú”. 

Hơn nữa, những người hỏi Như Lai tồn tại hay không 
tồn tại sau khi chết được cho là lầm tưởng Ngài là một 
Ngã thể giác ngộ. 


Th.10 Như Lai vô lượng như đại dương 


Trong đoạn này, du sĩ Vaccahagotta hỏi Phật vé số 
phận của một Thánh giả sau khi chét. Phật không cháp 
nhận bắt kỳ khả tính nào trong bốn khả tính được nêu 
và nói rằng hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi lửa di vé 
đâu khi bị dập tắt. 

Cho rằng Tửa' là một trong bón nguyên tó (4 đại 
chủng, mahábhüta) tô hop thành vật chát (sắc sở tạo), 
và cho rằng một trong bón khả tính nói Thánh giả giác 
ngộ sẽ thành hư vô, không tôn tại sau khi chết, thí dụ 
này không thé hàm nghĩa rằng một vị đã giác ngộ sé 
hoàn toàn đoạn diệt sau khi chết. 

Đúng hơn, như một ngọn lửa không có nhiên liệu 
(upadana), vị Thánh giả không còn cháp thủ 
(upãdãna), thì không còn gì dé dẫn đến bắt kỳ tái sanh 
nào. Ngay cả trong đời này, các vị ấy cũng được xem 
là thâm sâu... khó dò như đáy đại dương, vì đã đoạn 
trừ mọi cháp thü, không còn bám chặt vào và nhu vậy 
không tự đồng nhát với năm uán là tó hợp thân và tâm, 
tác thành một con người. 

Một tác phẩm hậu Thánh điển sơ ky, nói rằng đức 
Phật vẫn tôn tại, Milinda Sở Vấn (Milindapañha) 
(p.73), nói rằng đức Phật vẫn "tón tai", mà không thé 
định vị ở đâu, nhưng có thể chỉ ra được bằng y cứ 
Pháp thân (Dhamma-kàya)', bởi Ngài vẫn thuyết pháp. 





and perishes with the dissolution of the body and is not 
after death’ (Samyutta-nikaya III. 1 10). 


The ‘both is and is not' rejected possibility probably 
means that an awakened person exists after death in a 
state in which only part of their nature is reborn as in a 
formless state beyond physicality, and the ‘neither is 
nor is not one means being in an extremely attenuated 
state: rebirth in the highest formless state, the sphere 
of 'neither-perception-nor-non-perception'. 

Further, those who ask about the fate of a Tathagata 
after death are seen to wrongly see him as an 
awakened Self-essence. 


Th.10 The Tathāgata as immeasurable like the 
ocean 


In this passage the wanderer Vaccahagotta asks the 
Buddha about the fate of an awakened person after 
death. The Buddha does not accept any of the four 
proposed possibilities and says that asking which of 
them applies is like asking which direction an 
extinguished fire goes in. 

Given that fire’ (heat) is seen as one of the 
component elements of any physical thing, and that 
one of the rejected options is that an awakened person 
is annihilated at death, this simile cannot mean that an 
awakened person totally ends at death. 

Rather, like a fire without fuel (upadana), such a 
person has no grasping (upadana) that could lead to 
any rebirth. Even in life, they are seen as 'profound ... 
hard to fathom as is the great ocean’, due to having 
abandoned any grasping at, and thus identification 
through, the five kinds of bodily and mental processes 
making up a person. 

The Milindapañha (p.73), an early post-canonical 
text, says that the Buddha still 'exists, cannot be 
located, but can be pointed to by means of the body / 
collection of Dhamma (Dhamma-kaya); for he taught 
the Dhamma. 


261 





(bác a-la-hán) duoc tiéu diét và bó di và hoại diệt của 
thân thê và không phải sau khi chêt” (Kinh Tương ưng 
bộ III. 110). 


“Cả hai là và không phái là” từ chối sự khả dĩ có thé 
có nghĩa là vị giác ngộ sau khi nhập diệt trong một 
trạng thái mà chỉ có một phần bản chất họ được tái 
sanh như trong trang thái vô sắc vượt trên tính thé chát 
vật lý và “không phải là, cũng không phải không là” 
nghĩa là trong một trạng thái nhẹ đi cực kỳ: tái sanh 
trong trạng thái vô sắc cao nhất, cảnh giới phi tưởng 
phi phi tưởng. 

Hơn nữa, những ai hỏi về số phận của Như Lai sau 
khi nhập diệt được xem là sai lầm khi xem ngài là một 
tự thể giác ngộ. 


Th.10 Như Lai là không thể đo lường được như 
đại dương 


Trong đoạn này, du sĩ Vaccahagotta hỏi đức Phật vé 
số phận của những vị giác ngộ sau khi chét. Đức Phật 
không cháp nhận bát kỳ điều nào trong bón khả năng 
đưa ra và nói rằng hỏi điều gì trong đó ứng dụng thì 
giống như hỏi hướng lửa đi đâu khi ngọn lửa tắt lim. 

Cho rằng “lửa” (sự nóng) được xem là một trong 
những thành tó cấu thành của bát kỳ sự vật vật lý nào 
và rằng một trong những lựa chọn bị bác bỏ là bậc giác 
ngộ bị hủy diệt lúc chết, sự so sánh này không thê có 
nghĩa rằng bậc giác ngộ hoàn toàn chấm dứt lúc chết. 

Hay nói đúng hơn, giống như lửa không còn nhiên 
lệu (upádàna), người như thế không có cháp thủ 
(upãdãna) mà nó có thé dẫn đến bát kỳ tái sanh nào. 
Thậm chí trong đời sống, họ được xem là “sâu xa... 
khó đo được như là đại dương,” do đã từ bỏ bắt kỳ sự 
chắp thủ và do đó, sự đồng nhất hoàn toàn, năm loại 
quá trình thân và tâm tạo nên một con người. 

Kinh Mi-tiên ván đáp (Milindapafiha, tr. 73), bán ván 
hậu kinh điểm thời kỳ dáu, nói rằng đức Phát vẫn “tồn 
tại,” không thê được định vị, nhưng có thê chỉ ra bằng 
phương diện của thân / sự tập thành của pháp (Pháp 
thân), vì ngài đã dạy Pháp. 








Nhưng, Tôn giả Gotama, ty-kheo tâm giải thoát như 
vậy tái sanh nơi nào (sau khi chết)?' 'Nói “sanh”, này 
Vaccha, không thích đáng.' 'Nhu vậy, Tôn giả Gotama, 
vị ấy không tái sanh?' 'Nói “không sanh”, này Vaccha, 
không thích đáng.' “... vừa tái sanh vừa không tái 
sanh.' “... không thích đáng.' “... không vừa tái sanh 
vừa không tái sanh.' “... không thích đáng.' 


'... Đến đây thì, thưa Tôn giả Gotama, tôi trở nên vô 
trí; đến đây thì tôi trở nên mê mờ. Đàm luận trước đây 
khiến tôi có tịnh tín đối với Tôn giả Gotama, nay tịnh tín 
ấy biến mát trong tôi. ‘Tát nhiên rồi, Vaccha, ông trở 
nên vô trí. Tất nhiên rồi, ông trở nên mê mờ. 

Pháp này thật là sâu xa, khó thấy, khó tỏ, tịch tĩnh, vi 
diệu, siêu việt tầm tứ, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Với 
những ai có tri kiến khác, nhẫn thọ khác, sở thích khác, 
gia hành khác, sư truyền khác, thật rất khó có thé hiéu 
được. 

Trường hợp như vậy, Ta giờ sẽ nêu một vài câu hỏi; 
ông hãy trả lời nếu thấy thích hợp. 


Ông nghĩ thế nào, này Vaccha: Nếu một ngọn lửa 
đang cháy trước mặt ông, ông có nhận thức hay 
không, rằng “Ngọn lửa này đang cháy trước mặt tôi”?' - 
'.. CÓ...” - Nhưng nếu có người hỏi: này Vaccha, 
“Ngọn lửa đang cháy trước mặt ông này, do duyên gì 
mà nó cháy?” Được hỏi vậy, ông trả lời nhu thế nào?’ 
'... tôi sẽ trả lời "Ngon lửa dang cháy trước mặt tôi này 
do duyên bởi cỏ và củi.” 

'Nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông, ông có nhận 
thức hay E ráng "Ngon lửa này đã tắt trước mặt 
tôi”?' “... .- Và nêu có người hỏi ông "Ngon lửa đã 
tắt trước Men ông ấy, nó đã di đâu? 

Đi về phương đông, phương tây, phương bắc, hay 
phương nam?” Được hỏi vậy, ông trả lời thế nào?' 'Hỏi 
như vậy là không thích đáng, Tôn già Gotama. 

Bát ky ngon lửa nào cháy do bởi cỏ và củi, khi hét có 
và củi, nếu không có thêm chát đốt khác, vi không có 
gi giữ ngon lửa, nó đã “tắt mát”. 





But, Master Gotama, the monk whose mind is thus 
liberated, where does he reappear (after death)?' 
"Reappear', Vaccha, does not apply.’ ‘In that case, 
Master Gotama, he does not reappear. "Does not 
reappear’, Vaccha, does not apply.’ '... both does and 
does not reappear.’ “... doesn't apply.’ '... neither does 
nor does not reappear.’ “... doesn't apply.’ 


*... At this point, Master Gotama, | am bewildered; at 
this point, confused. My measure of confidence arising 
from earlier conversation with Master Gotama has now 
disappeared.' 'Of course you're bewildered, Vaccha. Of 
course you're confused. 

This Dhamma is profound, difficult to see, difficult to 
understand, peaceful, sublime, beyond the scope of 
mere reasoning, subtle, to be experienced by the wise. 
For those with other views, other practices, other 
satisfactions, other aims, other teachers, it is difficult to 
know. 

That being the case, | will now put some questions to 
you. Answer as you see fit. 


What do you think, Vaccha: If a fire were burning in 
front of you, would you know that, "This fire is burning 
in front of me”?' '... yes .... 'And suppose someone 
were to ask you, Vaccha, "This fire burning in front of 
you, dependent on what is it burning?" Thus asked, 
how would you reply? '... | would reply, “This fire 
burning in front of me is burning dependent on grass 
and timber as its fuel." 

‘If the fire burning in front of you were to go out, 
would you know that, "This fire burning in front of me 
has gone out’? “.. yes ...' 'And suppose someone 
were to ask you, "This fire that has gone out in front of 
you, in which direction from here has it gone? 

To the east, the west, the north, or the south?" Thus 
asked, how would you reply?' “That doesn't apply, 
Master Gotama. 

Any fire burning dependent on a fuel of grass and 
timber, when that is used up, if it does not get any more 
fuel, being without sustenance, is reckoned simply as 
"gone out”. 


262 





Nhưng bậc đạo su Gotama, Ty-kheo mà tâm đã 
được giải thoát như thế, nơi nào ngài xuất hiện trở lại 
(sau khi chết)? “Xuất hiện trở lại,” này Vaccha, “không 
áp dụng.” “Trong trường hợp đó, bậc đạo sư Gotama, 
ngài không không xuất hiện trở lại.” “Không không xuất 
hiện trở lại,” này Vaccha, “không áp dung duoc." “ 
Cả hai tái xuất hiện và không tái xuất hiện.” “ . không 
áp dụng được.” “... Cũng không phải tái xuất hiện cũng 
không phải không tái xuất hiện.” “... không áp dụng 
được.” 


“... Ở điểm này, dao sư Gotama, con bối rối; ở điểm 
này, con mơ hồ. Mức độ tin tưởng của con xuất hiện từ 
đối thoại lúc đầu với đạo sư Gotama bây giờ, đã biến 
mắt.” “Tát nhiên, con bối rối, này Vaccha. Tát nhiên con 
mơ hò. 

Pháp này sâu xa, khó thấy, khó hiểu, an tịnh, vi tế, 
vượt lên trên sự duy lý, tinh tế, được chứng nghiệm bởi 
bậc trí. Đối với những ai có các quan điểm khác, thực 
tập khác, sự thỏa mãn khác, mục đích khác, đạo sư 
khác, thật khó biết. 

Trong trường hợp đó, ta Bây giờ, sẽ đặt một vài câu 
hỏi cho con. Hãy trả lời khi con thấy thích hợp. 


Con nghĩ sao, này Vaccha: nếu ngọn lửa đang bốc 
cháy trước mặt con, con có biết rằng “ngọn lửa này 
đang cháy trước mặt con"? “... vâng... "Và giả sử một 
ai đó hỏi con, này Vaccha, “Ngọn lửa này đã cháy 
trước mặt ông, dựa vào cái gì mà đó cháy?” Được hỏi 
như thế, con sẽ trả lời sao??”... Con sẽ trả lời, “Ngọn 
lửa đang cháy này ở trước con đang cháy dựa vào cỏ 
và gỗ làm nhiên liệu của nó.” 

“Nếu ngọn lửa đang cháy trước mặt con tắt mắt, con 
có biết răng "Ngon lửa dang cháy này trước mặt con 
đã tắt mất”? “... Vâng... “Và giả sử có ai đó hỏi con 
“Ngọn lửa này đã tắt mắt trước ông thì theo hướng nào 
từ đó nó đi? 

Hướng đông, tây, bắc, hoặc nam?” Được hỏi như 
thế, con sẽ trả lời như thế nào?” Điều đó không áp 
dụng được, bạch đạo sư Gotama. 

Bất kỳ ngọn lửa đang cháy nào dựa vào nhiên liệu cỏ 
và gỗ, khi chúng được sử dụng hết, nếu nó không có 
bất kỳ nhiên liệu nào nữa, mà không có bỏ thêm vào, 
được tính đơn giản chỉ là “đã đi.” 








'Cũng vậy, này Vaccha, do bởi sắc pháp nào mà Như 
Lai được nhận biết, sắc ấy Như Lai đoạn trừ, đã cắt 
đứt rễ, như cây Tàla bị cắt đứt rễ không sanh trưởng 
được nữa trong tương lai. 

Giải thoát do đoạn trừ sắc, này Vaccha, Như Lai thật 
là thâm sâu, vô lượng, khó dò như đáy đại dương. 
“Sanh”, không thích đáng, “không sanh”, cũng không 
thích đáng, “vừa sanh vừa không sanh khởi”, không 
thích đáng, “không vừa sanh vừa không sanh”, không 
thích đáng. 

Do bởi cảm thọ nào... do bởi tưởng nào... do bởi 
hành nào... do bởi thức nào Như Lai được nhận biết, 
cảm thọ, cho đến thức ấy 

Như Lai đoạn trừ, đã cắt đứt rễ, như cây Tāla bị cát 
đứt rễ không sanh trưởng được nữa trong tương lai. 

Giải thoát do đoạn trừ sắc, này Vaccha, Như Lai thật 
là thâm sâu, vô lượng, khó dò như đáy đại dương. 


Aggi-vacchagotta Sutta: Majjhima-nikäya 1.486—488, 
dich Anh P.H. 


Th.11 Siêu việt sanh tử, vi giác ngộ siêu việt ngón 
từ 


Đoạn này nhắn mạnh rằng một vị giác ngộ siêu việt 
sanh tử (không phải là 'sau khi' chết, vì điều này vẫn 
ngụ ý tôn tại trong thời gian) là siêu việt mọi khả thuyết 
vé Ngài. 


Niên thiếu Upasiva hỏi: 

Vi mà dà di mát (như mặt trời lặn, hay đã đi đến 
đích), phải chăng không tồn tại, hay thường hằng, 
không bệnh? Nguyện Mâu-ni giải rõ, để con như thật 
hiểu, Pháp đã được nói này.’ 


Thế Tôn trả lời: . ] 
Này Upasiva, kia dà di mát, không thé lường; không 
thé nói kia cón, khóng cón. Vói ai nói dén Ngài. Khi moi 





‘Even so, Vaccha, any material form by which one 
describing the Tathagata might describe him: that the 
Tathagata has abandoned, its root destroyed, made 
like a palm-tree stump, deprived of the conditions of 
development, not destined for future arising. 

The Tathàgata is liberated from being reckoned in 
terms of material form, Vaccha, he is profound, 
immeasurable, hard to fathom as is the great ocean. 
"Reappears" does not apply. "Does not reappear" does 
not apply. "Both does and does not reappear” does not 
apply. "Neither reappears nor does not reappear" does 
not apply. 

Any feeling Any perception .. Any volitional 
activities Any consciousness by which one 
describing the Tathagata would describe him: 

that the  Tathagata has abandoned, its root 
destroyed, made like a palm-tree stump, deprived of 
the conditions of development, not destined for future 
arising. 

The Tathàgata is liberated from being reckoned in 
terms of feeling, perception, volitional activities or 
consciousness, Vaccha, he is profound, immeasurable, 
hard to fathom as is the great ocean. 


Aggi-vacchagotta Sutta: Majjhima-nikaya 1.486—488, 
trans. P.H. 


Th.11 Beyond death, an awakened one is beyond 
words 


This passage emphasizes that an awakened one 
beyond death (not 'after' death, as this still implies 
existence in time) has passed beyond any way of 
talking of him. 


'He who has gone out ('set' like the sun, or gone to 
the goal), does he not exist, or is he in a state of eternal 
well-being? Please give me a good explanation of this, 
O sage, for this Dhamma is known by you." 


"There exists no measure for one gone to the goal, 
Upasiva', said the Blessed One. ‘That no longer exists 
for him by which one might speak of him. When all 


263 





“Cũng vậy, này Vaccha, bát ky sắc thân vật lý nào 
mà qua đó người ta mô tả Như Lai có thể mô tả ngài: 
rằng Như Lai đã từ bỏ, gốc của nó hủy diệt, làm giống 
như gốc cây cọ, không còn các điều kiện phát triển, 
không hướng đến sự khởi sinh tương lai. 

Như Lai giải thoát khỏi từ việc nuôi dưỡng liên quan 
đến sắc thân, này Vaccha, vị ấy sâu xa, không thể đo 
lường được, khó đo lường như là đại dương vậy. “Tái 
xuất hiện” không áp dụng được. “Không tái xuất hiện” 
không áp dụng được. “Cả hai tái xuất hiện và không tái 
xuất hiện” không áp dụng được. “Không phải tái xuất 
hiện cũng không phải không tái xuất hiện” không áp 
dụng được. 

Bất kỳ cảm xúc... bất kỳ tri giác... bất kỳ các hoạt 
động ý chí (tâm hành)... bất kỳ ý thức nào mà qua đó 
người ta mô tả Như Lai sẽ mô tả ngài: 

rằng Như Lai đã từ bỏ, gốc của nó đã tiêu diệt, làm 
như gốc cây cọ, không còn điều kiện phát triển, không 
hướng đến sự khởi sinh tương lai. 

Như Lai đã thoát khỏi sự nuôi dưỡng liên quan đến 
cảm xúc, tri giác, tàn hành hoặc ý thức, này Vaccha, 
ngài sâu xa, không thể đo lường được, khó đo lường 
như là đại dương. 


(Kinh Dạy Vacchagotia vé lửa: Kinh Trung bó |. 486- 
488, do P.H. dich tiéng Anh). 


Th.11 Vượt lên cái chết, bậc tỉnh thức vượt lén 
ngôn ngữ 


Đoạn này nhắn mạnh rằng bậc tỉnh thức vượt lên cái 
chết (không phải “sau” chết, vì điều này vẫn hàm án sự 
tồn tại đúng thời gian) đã vượt qua lên trên bắt kỳ 
phương cách nào nói về ngài. 


“Ngài, vị đã ra đi (lặng” nhu mát trời, hay đi đến mục 
đích), có phải ngài tồn tại, hay ngài ở trong trạng thái 
của hạnh phúc bất tử? Xin hãy cho con lời giải thích tốt 
đẹp về điều này, này bậc thánh, vì pháp này được biết 
bởi ngài.” 


“Không tồn tại đo lường nào cho vị đã đi đến mục 
đích, này Upasiva," đức Thế Tôn nói. “Điều đó không 
có hiện hữu đối với ngài qua đó người ta có thé nói vé 








pháp bị đoạn tuyệt căn, 
tuyệt. 


mọi ngôn từ cũng bị đoạn 


Upasiva-mànavapucchà 
1076, dich Anh P.H. 


Sutta: Sutta-nipata 1075— 


DAI THUA 
Danh hiệu và phẩm đức của đức Phật 
M.1 Giải thích các danh hiệu của Phật 


Phần này giải thích các phẩm đức của đức Phát như 
được tim thây trong *Th. 1. 


1. Đức Nhu Lai (Tathãgata), từ quán bát tịnh Ì 1 cho 
đến thành tựu chánh đẳng chánh giác, từ địa vị trang 
nghiêm đến địa vị giải thoát, vượt trội các vị thanh văn 
và bích-chi-phật, vì thế Ngài được gọi là Vô thượng sĩ, 
‘dáng không ai bằng”. 


2. Đức Như Lai, đắng Thế Tôn, dạy các pháp tu 
Không định, Tưởng Thọ diệt tận định, bốn thiền, từ bị, 
mười hai nhân duyên đều vì lợi ích chúng sinh. 

Các pháp đức Như Lai đã diễn bày là không thay đổi. 
Vì lý do đó, Ngài được gọi là Nhu Lai, 'dáng đã đến 
như vây’. 

Lại nữa, đức Phật trước tiên bắt đầu từ trang nghiêm 
địa rồi thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh 
giác, do đó Ngài được gọi là Nhu Lai, đắng đã di như 
váy. 19 


3. Ngài dà thành tựu được những phẩm đức vi diệu, 
chân thật!2 nên được goi là A-la-hán, 'dáng Ứng 
cúng’. Lại nữa, Ngài xứng dáng thọ nhận sự cúng 
dường của trời và người nên được gọi là A-la-hán. 


4. Ngài đã giác ngộ hai loai sự thật (nhị: đế), sự thật 
mang tính quy ước (tục đế) và sự thật tối hậu (chân 
dé), nên Ngài được gọi là ‘Chánh đẳng chánh giác’. 





phenomena are removed, all means of speaking are 
removed.' 


Upasiva-mànavapucchà Sutta: Sutta-nipata 1075- 
1076, trans. P.H. 


MAHAYANA 
Epithets and qualities of the Buddha 
M.1 Explanation of the Buddha's epithets 


This passage interprets the qualities of the Buddha 
as found in passages such as *Th.1. 


1. The Tathãgata, 


impurity! 17 up to the attainment of perfect awakening, 
and from the stage of preparation, surpassed all 
disciples and solitary-buddhas. This is why he is known 
as the 'Unsurpassed One'. 


from the contemplation of 


2. The Tathägata, the Blessed One, taught the 
cultivation of the meditative concentration of emptiness, 
the meditative concentration of the cessation of 
perception and feeling, the four meditative absorptions, 
the cultivation of loving kindness and compassion, the 
twelve links of dependent arising, all for the benefit of 
living beings. 

What the Buddha has demonstrated is unalterable. 
This is why he is known as the Tathãgata, “Thus-gone'. 

Moreover, the Buddha first proceeded from the stage 
of preparation and then attained unsurpassed perfect 
awakening. This is why he is known as the Tathagata, 


'Thus-come-. Ì 18 


3. As he has attained subtle, wondrous, authentic 


qualities, ' 19 he is known as an arhant, a ‘Worthy One’. 
Furthermore, as he is worthy to be worshipped by all 
gods and human beings, he is known as an arhant. 


4. As he has awakened to the two kinds of reality, 
conventional reality and ultimate reality, he is known as 
a perfectly awakened Buddha. 


264 





ngài. Khi tát cå hiện tượng được gỡ bỏ, tất cả phương 
tiện nói năng đêu được gỡ bỏ.” 


(Kinh Câu hỏi của thanh niên Upasiva: Kinh tập 
1075-1076, do P.H. dịch tiêng Anh). 


ĐẠI THỪA 
NHỮNG TÍNH NGỮ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨC PHẬT 
M.1 Giải thích các tính ngữ của đức Phật 


Đoạn này giải thích các đặc tính của Phật được tìm 
thây trong các đoạn như TH. 1. 


1. Như Lai, từ quán chiếu bát tinh? đến sự thành tựu 
giác ngộ hoàn toàn và từ giai đoạn chuẩn bị, siêu việt 
hơn tất cả đệ tử và các Phật độc giác. Đây là lý do tại 
sao ngài được biết là “Bậc vô thượng sĩ.” 


2. Như Lai, đức Thế Tôn, dạy tu tập thiền định tập 
trung về tánh không, tập trung thiền định về sự kết thúc 
nhận biết và cảm xúc, bốn tầng thiền, tu tập từ bi, mười 
hai mắc xích của duyên khởi, tất cả vì lợi ích của chúng 
sanh. 

Những gì đức Phát đã biểu lộ là không thé thay đổi 
được. Đó là lý do tại sao ngài được biết là Như Lai, “Đi 
như thế.” 

Hơn nữa, đức Phật đầu tiên tiến đến từ giai đoạn 
chuẩn bị rồi sau đó, đạt được sự giác ngộ hoàn toàn vô 
thượng. Đây là lý do ngài được biết là Như Lai, “Đến 


như thế.” 


3. Vì ngài đã thành tựu những tính chất vi tế, tuyệt 
vời và xác thuc, A nén ngài được biết là bác A-la-hán, 
“Bậc Xứng Đáng được cúng dường.” Hơn nữa, vì ngài 
là bậc xứng dáng được cung kính lễ lay bởi tât cả trời 
người, nên ngài được biét là bậc A-la-hán. 


4. Vì ngài đã giác ngộ hai loại thực tại, thực tại chế 
định và thực tại tuyệt đôi, nên ngài được biêt là Phật 
toàn giác. 








5. Ngài đã thành tựu giới hạnh và đầy đủ ba minh (ba 
loại trí tuệ) vì thê Ngài được gọi là Minh hạnh túc, 'đâng 
đủ trí tuệ và đức hạnh. 


6. Ngài sẽ không còn tái sinh trở lại trong bất cứ hình 
thức nào nên được gọi là Thiện thé, ‘dâng đã khéo 
VƯỢt qua'.121 


7. Ngài đã hiểu thấu hai thế giới, thế giới hữu tình và 
thê giới vật chát, nén được gọi là Thé gian giải, 'đâng 
hiệu rõ thê gian’. 


8. Ngài thông hiểu phương tiện để điều phục chúng 
sinh nên được gọi là Điêu ngự trượng phu, đâng khéo 
điêu phục. 


9. Ngài có năng lực khiến cho chúng sinh không còn 
sợ hãi, khéo léo giáo hóa khiến cho họ lia khó được 
vui, do đó Ngài được xưng tụng là Thiên nhân sư, bậc 
thầy của trời và người'. 

10. Ngài hiểu rõ mọi hiện tượng cũng như việc làm, 
nên Ngài được goi là Phật, 'dáng tỉnh thức'. Lại nữa, 


Ngài chiến thắng bốn loại ma,122 do vậy Ngài được 
gọi là Bạc-già-phạm, “Thê Tôn. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taishövol.24, text 1488, ch.16, 
p.1051b01— b16, dịch Anh T.T.S. and D.S. 
M.2 Xung tung đức Phát 


Những bài kệ sau đây được trích từ một bài ca tung 
đức Phật của một nhà thơ Đại thừa. 


1-2. Thật thích hợp để người có trí quy y nơi đắng VÔ 
khuyêt, đâng đây đủ mọi đức hạnh. Thật thích hợp đề 
tôn kính và ca tụng Ngài, và dé y chỉ giáo pháp của 
Ngài... 


27. Không ganh ghét người trên, không khinh khi kẻ 





5. As he has completely perfected his ethical 
discipline, and as he possesses the three kinds of 
knowledge, he is known as one who is accomplished in 
knowledge and conduct. 


6. As he will certainly never go to be born again in 
any form of existence, he is known as the Sugata, 


'Well-gone'.! 20 


7. As he has complete knowledge of the two worlds, 
the world of living beings and the physical world, he is 
called the 'knower of worlds". 


8. As he is well-versed in the skill in means needed to 
train and discipline living beings, he is known as one 
who trains people. 


9. As he is able to relieve living beings of their fear, 
and to skilfully teach them the way to freedom from 
suffering and to blissful pleasure, he is known as the 
‘teacher of gods and humans’. 


10. As he understands all phenomena and all 
actions, he is known as the Buddha, the Awakened 
One. Furthermore, as he has defeated four kinds of 


Mara, !?1 he is known as the Bhagava, the Blessed 
One. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.16, 
p.1051b01—b16, trans. T.T.S. and D.S. 


M.2 Praise of the Buddha 


The following verses are from a hymn of praise to the 
Buddha by a Mahàyaàna poet. 


1-2. It is fitting for an intelligent person to go for 
refuge to the one who is always free of any fault, and 
who is blessed with every virtue. It is fitting to honour 
and praise him, and to base oneself on his teaching. ... 


27. You did not envy those above you, show 
265 





5. Vì ngài hoàn hảo hoàn toàn phẩm hạnh giới đức 
của mình Ngài sở hữu ba loại tuệ tri nên ngài được biết 
là bậc đã thành tựu trí tuệ và phâm hạnh. 


6. Vì ngài chắc chắn sẽ không còn đi tái sanh nữa 
trong bát kỳ hình thức hiện hữu nào nên ngài được biét 
là bậc Thiện Thệ, “Khéo di."9 


7. Vì ngài có duoc tué tri hoàn toàn của hai thế giới, 
thê giới hữu tình và thê giới vật chất, nên ngài được 
gọi là “Bậc thây biết thé gian (thé gian giải). 


8. Vì ngài khéo léo trong các phương tiện thiện xảo 
cân có dé hóa độ chúng sanh nên ngài được biét là 
bậc huán luyện moi người (điêu ngự truong phu). 


9. Vì ngài có thể hóa giải sợ hãi của chúng sanh và 
khéo léo dạy họ con đường thoát khỏi khổ đau và 
hướng đến niềm vui an tịnh, nên ngài được biết là 
“thầy của trời người.” 


10. Vì ngài hiểu tất cả các hiện tượng và tất cả hành 
nghiệp, nên ngài được biêt là Phật, bậc tỉnh thức. Hơn 
nữa, vì ngài đánh bại bón loại ma, nên ngài được biết 
là Thê Tôn (Bhagava). 


(Giới Cư sĩ nam, Đại Chánh tập 24, kinh số 1488, 
chuong16, p. 1051b01-b16, T.T.S. và D.S. dich) 


M.2 Tán thán đức Phật 


Những câu kệ sau từ vån thơ tán thán đối với đức 
Phật bởi một nhà thơ Đại thừa. 


1-2. Thật là thích hợp cho người thông minh trở về 
nương tựa bậc luôn luôn thoát khỏi bát kỳ lỗi làm và 
bậc được phúc với mọi phẩm hạnh. Thật là thích hợp 
để tôn kính và tán thán ngài và chính mình nương tựa 
lời dạy của ngài... 


27. Bạn không ganh ty với người hơn mình, không 








dưới, không tranh đấu với người ngang mình. Với cách 
hành xử này, đạt tôi thăng trong cuộc đời. 


28. Chú tâm đến những nhân duyên tốt lành chứ 
không phải kêt quả của chúng; và thông qua sự tu 
hành các thăng hành, mọi đức hạnh được tròn đây... 


40. Thành tựu được Pháp bảo, và từ đó thành tựu 
được sự tôi thăng. Chỉ băng vào sự thành tựu đó mà 
Ngài bình đăng với Pháp bảo, và nó an lập trong 
Ngài... 


52. Đoan nghiêm mà tịch tinh, rực rỡ mà không chói 
chang, mạnh mẽ mà từ tôn, sắc thân Ngài toàn mỹ... 


56. Diệu đức của Như Lai trú ở đâu hơn ở thân đủ 
các tướng hảo trang nghiêm của Ngài... 


58. Mọi người trong thế gian, không ngoại trừ một ai, 
bị phiền não bao phủ. !23 Để cứu đời khổ não, từ lâu 
Ngài đã an trú trong dai bi. 


59. Nên xưng tán gì trước, Ngài hay tâm đại bi của 
Ngài, cái đã giữ Ngài ở lại giữa luân hồi 124 lịch kiếp, 
dù biết nó vốn xấu xa? 


60. Ngài vốn thích tịch tinh nhưng vì lòng đại bi mà 
đã trải qua nhiêu kiép giữa quân sinh (huyén náo)... 


92. Nghe Ngài lòng hoan hỉ, thấy Ngài tâm tịnh an. 
Lời Ngài mang hoan lạc, pháp Ngài cho giải thoát... 


94. Ca tụng Ngài, dứt trừ được cấu ué; hoài niệm 
Ngài, được hoan hi. Tìm câu Ngài, được minh tué; hiéu 
thâu Ngài, được thanh tịnh. 


95. Gặp Ngài được cát tường, phụng sự Ngài trí tuệ 





contempt for those below you, or compete with your 
peers. In this way, you became the most excellent in 
the world. 


28. You were devoted to the causes of virtues, not 
their fruits, and through your perfect practice, all virtues 
have become firmly established in you. ... 


40. You obtained the jewel of the Dharma, and 
thereby obtained excellence. — Through that 
accomplishment alone you are just like that jewel, and 
it rests within you. ... 


52. Beautiful yet tranquil, brilliant yet not dazzling, 
powerful yet still, your form is flawless. ... 


56. Where else could these wondrous Tathàgata- 
virtues reside than in your very form with its radiant 
bodily marks. ... 


58. Everyone in this world without exception is bound 


by the defilements. 122 To liberate the world from its 
defilements, you forever bound yourself to compassion. 


59. What should | praise first? You, or your great 


compassion, which led you to remain in samsara!?? 


throughout the ages, though you knew its faults? 


60. Though you were naturally inclined towards 
solitude, your compassion led you to spend time with 
crowds of people. ... 


92. Listening to you brings satisfaction, and seeing 
you brings calm. Your words bring joy, and your 
teaching brings emancipation. ... 


94. Praising you removes flaws, and recollecting you 
brings delight. Seeking you brings understanding, and 
understanding you brings purification. ... 


95. Approaching you brings good fortune, and 
266 





coi khinh nguoi thua minh và khóng ganh dua vói 
người bằng minh. Theo cách này, ban trở thành người 
tuyệt vời nhất trên thế gian. 


28. Bạn đã tận hiến đến sự nghiệp phẩm hạnh, 
không phải thành quả của nó và thông qua việc thực 
hành toàn hảo của họ, tất cả phan hạnh đã trở nên 
thiết lập vững chắc trong bạn.. 


40. Bạn đạt được pháp bảo, bằng cách ấy đạt được 
tuyệt hảo. Thông qua sự thành tựu ây thôi thì bạn 
giỗng với bảo vật ây và nó an nghỉ bên trong ban... 


52. Đẹp mà an tịnh, sáng mà không chói lòa, quyền 
lực mà tĩnh mich, sắc thân ngài không tỳ vét.... 


56. Không nơi nào khác mà những phẩm hạnh Như 
Lai tuyệt vời này an trú hơn chính sắc thân này của 
ngài với các đặc tính thân thé sáng rỡ.... 


58. Mọi người trên thế giới không ngoại lệ bị bó buộc 
bởi các phiền não.” Để giải thoát thế gian ra khỏi 
những phiên não này, ngài luôn luôn bó buộc mình vì 
lòng từ bi. 


59. Con nên tán thán điều gì đầu tiên? Ngài hay lòng 
đại bi của ngài, đã khiến ngài vẫn còn ở cõi luân hói8 
qua nhiêu đời nhiêu kiép, mặc dù ngài biét sự lỗi lâm 
của nó? 


60. Mặc dù ngài có khuynh hướng tự nhiên hướng 
dên ân cư, nhưng lòng từ bi đã dân ngài trải qua thời 
gian với đông đảo mọi người... 


92. Nghe ngài mang lại sự hài lòng và nhìn ngài 
mang lại sự an tịnh. Lời nói của ngài mang lại niềm vui 
và giáo pháp của ngài mang lai sự giải thoát... 

94. Tán thán ngài gỡ bỏ những lỗi làm và niệm ngài 
mang lại sự hỷ lạc. Tìm kiếm ngài mang lại sự hiểu biết 
và hiểu ngài mang lại sự thanh tịnh... 


95. Tiếp cận ngài mạnh lại điều may mắn và phục vụ 








sinh, quý kính Ngài được vô úy, tôn kính Ngài phước 
tăng thêm. 


96. Thanh tịnh bởi tịnh giới, tịch tính bởi thiền định, 
an nhiên bởi trí tuệ, Ngài là hô phước lành... 


98. Ngài là hòn đảo cho những ai đang bị lũ cuốn, là 
sự che chở cho những người bị thương, là nơi quy y 
cho những ai sợ tái sinh, và là chốn thanh vắng cho 
những người cầu giải thoát. 


99. Với mọi loài hữu tình, Ngài là dáng Ứng cúng vì 
tịnh giới của Ngài viên mãn, là phước điên vì Ngài cho 
ra quả, !25 và là thiện hữu vì Ngài thường giúp đỡ... 


113. Bỏ niềm vui tịch tĩnh mà nhận lấy mệt nhọc; 
sống chung với kẻ ngu, với những sự đối đãi, 126 và 
với mọi người; Ngài đón nhận những điêu trắc trở như 
thê chúng là phước lạc. 


114. Siêng năng làm lợi ích cho đời với một tám lòng 
vô nhiễm. Thật là phước lạc vô cùng, Phật tánh của 
chư Phật... 


116. Ngài là người che chở hùng cường, vì thương 
tưởng chúng sinh mà bỏ qua sự tôn kính, nhập gia tùy 
tục dé phục vụ chúng sanh... 


119. Ngài giúp đỡ những người muốn hại Ngài còn 
nhiêu hơn người bình thường giúp đỡ những ai muôn 
giúp họ. 


120. Với oán thù muốn làm hại, Ngài là bạn lành hay 
giúp đỡ. Ngài luôn kiêm tìm những điêu tót đẹp nơi 
những kẻ luôn kiêm tìm lỗi của người. 


124. Dưới phương tiện khéo léo của Ngài, kẻ lỗ 
mãng trở thành nhẹ nhàng, kẻ keo kiệt trở thành hào 
phóng, và kẻ tàn bạo trở thành hiên lành... 





serving you brings great wisdom. Venerating you brings 
fearlessness, and honouring you is auspicious. 


96. Purified by ethical discipline, calmed by 
meditation, made imperturbable by wisdom, you are a 
great lake of beneficial karma. ... 


98. You are an island for those swept away by floods, 
protection for the wounded, a refuge for those afraid of 
being reborn, and a sanctuary for those who long for 
liberation. 


99. For everything that lives, you are worthy of 
offerings because of your complete purity, a good field 


124 


because you bear fruit, and a true friend because of 


the help you give. ... 


113. Exhaustion, the loss of the happiness of 
tranquillity; the company of fools, the pairs of 
opposites, 125 and crowds of people, you bear these 


difficulties as if they were blessings. 


114. You strive to benefit the world with a mind free 
from attachment. What a blessing the Buddha-nature of 
the Buddhas is. ... 


116. You are a powerful protector, enduring 
disrespect in order to serve others, changing your 
clothes and adapting your dialect out of love for those 
who are to be trained. ... 


119. You help those who wish to hurt you, more than 
ordinary people help those who wish to help them. 


120. To an enemy intent on harming you, you are a 
friend intent on helping them. You are devoted to 
looking for virtues in those who are always looking for 
faults. ... 


124. Through your skill in means, the harsh become 


gentle, the miserly become munificent, and the cruel 
become tender. ... 


267 





ngài mang lai dai trí tué. Cung kính ngài mang lai 
khóng so hái và tón kính ngài là diém lành. 


96. Được thanh tinh bởi giới luật dao đức, an tịnh bởi 
thiền định, điềm tĩnh bởi trí tuệ, ngài là hồ nước vĩ đại 
của các thiện nghiệp lành.. 


98. Ngài là hải đảo cho những ai bị trôi dạt bởi cơn 
lũ, bảo vệ cho người bị thương, nơi nương tựa cho 
những ai sợ hãi sự tái sanh và nơi án trú chó những ai 
mong cầu giải thoát. 


99. Đối với tất cả loài hữu tình, ngài là bậc xứng 
đáng được cúng dường bởi vì sự thanh tịnh hoàn toàn, 
ruộng phước tốt lành vì ngài mang quá? và là một 
thiện tri thức đích thực vì sự giúp đỡ ngài đem đền... 


113. Kiệt quệ, mát di sự hạnh phúc của an tĩnh, đồng 
hạnh với kẻ ngu, những cặp đối nghịch, 1Ú và đông đảo 
mọi người, ngài mang những khó khăn này như thê 
chúng là hông phúc của ngài. 


114. Ngài nỗ lực làm lợi ích cho thế gian với tâm 
thoát khỏi sự dính mắc. Quả là hông phúc Phật tánh 
của đức Phật... 


116. Ngài là bậc bảo vệ quyền lực, chịu đựng sự phỉ 
báng dé phuc vu người khác, thay dói và bát chuóc 
những thó ngữ vi lòng từ bi đối với những ai sẽ duoc 
tu tập... 


119. Ngài giúp những ai làm hại ngài, hơn là người 
bình thường sẽ giúp những ai muôn giúp họ. 


120. Đối với kẻ thù có ý định làm hại ngài, ngài lại là 
người bạn có ý định giúp đỡ họ. Ngài mong muôn tìm 
kiêm phâm hạnh tót ở những ai luôn tim kiêm lôi lâm... 


124. Thông qua phương tiện khéo léo của ngài, kẻ 
khác nghiệt trở nên dịu dàng, kẻ keo kiệt trở nên nhu 
mì và kẻ độc ác trở nên dịu dàng... 








138. Ngài đã tuyên thuyết về sự tận diệt của phiền 
não và xua tan những trò lừa của ác ma, đã dạy rõ sự 
khiếm khuyết của sinh tử luân hồi và chỉ bày chốn xa 
lìa lo sợ. 


139. Vì tâm đại bi, còn điều lợi ích nào cần làm cho 
chúng sinh mà Ngài chưa làm? 


142. Vì thương tưởng thế gian, từ lâu Ngài đã truyền 
bá Chánh pháp trên cõi đời, đã giáo hóa nhiêu vị thánh 
đệ tử có khả năng dem lại lợi ích cho tam giới. !27 


143. Ngài đã giáo hóa rất nhiều vị đại đệ tử, vị sau 
cùng trong số đó là Tu-bạt-đà-la (Subhadra). Ngài còn 
nợ điêu gì với các loài chúng sinh? 


145. Ngài đã dạy rằng sắc thân và Pháp thân của 
Ngài hiện hữu vì lợi ích cho kẻ khác. Dù đã Niết-bàn, 
Ngài cũng chỉ cho thế giới hoài nghi thấy được con 
đường. 


Satapaficasatka-stotra of Matrceta, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.3 Xung tung công đức vô lượng của Như Lai 


Đoạn này ca ngợi công đức vô lượng của đức Phật, 
được phu nhân Thắng Man (Śrīmālā) xướng lên ngay 
sau khi nhận được một bức thư từ phụ vương và mẫu 
hậu gửi đến. 


Thắng Man được thư, hoan hỷ cúi đầu tiếp nhận. Bà 
đọc thư, ghi nhớ kỹ, phát tâm hy hữu, bèn nói các bài 
kệ cho Chiên-đê-la (Chandra) nghe như sau: 


Ta nghe: danh hiệu Phật, chưa từng có trên đời. Lời 
ấy nếu chân thật, Ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Cúi lạy 
Phật Thế Tôn, xuất hiện vì thế gian; xin cũng thương 
tưởng con, cho con thấy tôn nhan. 





138. You have announced the destruction of the 
defilements and dispelled Mara's illusions. You have 
declared the deficiencies of samsara, and pointed out 
the place free from fear. 


139. What more is there to be done for living beings 
by those with compassion who wish to do good, that 
you have not already given, out of kindness? ... 


142. Out of empathy for the world, you have spread 
the Dharma on the Earth for a long time. You have 
trained many good disciples who are able to bring good 


to the triple world. ! 28 


143. You have personally trained a great many 
disciples, the last of whom was Subhadra. What 
remaining debt do you owe to living beings? 


145. 'My physical form and my Dharma-body exist for 
the sake of others', you said. Even in nirvana, you 
show this unbelieving world the way. 


Sataparicasatka-stotra of  Matrceta, trans. from 


Sanskrit by D.S. 


M.3 Praise of the infinite good qualities of the 
Tathagata 


This passage comes after Queen Srimàlà receives a 
letter sent to her by her royal parents, praising the 
infinite good qualities of the Buddha. 


The Queen received the letter with respect and with 
great joy, read it with interest and memorized it. She 
then spoke these verses to the messenger, Chandra: 


| have just heard the word 'Buddha', a word which 
had not been heard before in this world. If what is said 
about him is true, | should serve him and make 
offerings to him. Buddha, Blessed One, you appear for 
the sake of all the world. Out of compassion, reveal 


268 





138. Ngài đã tuyên bố về sự kết thúc của phiền não 
và xua tan ảo tưởng của Ma vương. Ngài đã tuyên 
thuyết những khiếm khuyết của luân hồi và chỉ ra noi 
không sợ hãi. 


139. Còn có thể làm gì hơn nữa cho chúng sinh bởi 
những người có lòng từ bi muốn làm điều thiện mà 
ngài đã không ban phát, vì lòng tót?... 


142. Vì lòng thương cảm với thế gian, ngài đã truyền 
bá pháp trên thế giới thời gian lâu dài. Ngài đã truyền 
dạy rất nhiều đệ tử tốt, những người có thể mang lại 


điều tốt đẹp cho tam giới. Í 1 


143. Ngài đã đích thân huấn luyện rất nhiều đệ tử, 
người cuói cùng là Subhadra. Còn lại ngài nợ những 
chúng sanh nào? 


145. “Sắc thân và pháp thân của ta tồn tại vì lợi ích 
cho người khác," ngài nói. Ngay cả trong niét-bàn, ngài 
chỉ đường cho thê giới không có niêm tin này. 


(Nhát Bách Ngũ Tháp Kệ của Mátrceta, phiên dich từ 
tiêng Phạn bởi D.S.) 


M.3 Ca ngợi những đức tính tốt đẹp vô hạn của 
Như Lai 


Đoạn văn này xuát hiện sau khi Hoàng hậu Srimälã 
nhận được một lá thư do hoàng thân của bà gửi dén, 
ca ngợi những đức tính tôt đẹp vô hạn của đức Phậi. 


Hoàng hậu đã đón nhận bức thư với sự tôn trọng và 
vô cùng vui mừng, đã đọc nó một cách thích thú và ghi 
nhớ nó. Sau đó, bà nói những lời này với sứ giả, 
Chandra: 


Tôi vừa nghe thấy từ “Phật,” một từ mà trước đây 
chưa từng nghe thấy trên thế gian này. Nếu những gì 
người ta nói về ngài là sự thật, tôi nên phục vụ anh ta 
và cúng dường cho ngài. Phật, đức Thế Tôn xuất hiện 
vì lợi ích của tất cả thé gian. Vì lòng từ bi, xin hãy hiên 








Tâm niệm ấy vừa phát, Phật hiện giữa hư không; với 
tịnh quang sáng chói, rạng ngời tôi thăng thân. 


Tháng Man cùng quyến thuộc, Cúi đầu lay sát chân. 
Băng cả tâm thanh tịnh, Tán thán công đức Phát. 


Như Lai diệu sắc thân, Thế gian không gì hơn, Tối 
thăng, bát tư nghi; Con cúi đầu dành lễ. 


Sắc Như Lai vô tận, Trí tuệ cũng không cùng; Hết 
thảy Pháp thường tru, Con chí thành quy y. 


Hàng phuc tâm xấu ác, Và bón loại thuộc thân, 128 
Đã đến cõi nan phục; Con kính lạy Pháp vương. 


Biết hết thảy nhĩ-diệm, Trí tuệ thân tự tại, Nhiếp trì tất 
cả Pháp, Con cúi đâu đảnh lê. 


Kính lễ dáng không lường, Kính lễ đắng vô tỉ, Kính lễ 
pháp vô biên, Kính lễ siêu tư duy; 


Thương xót che chở con, Cho lớn hạt giống Pháp. 
Đời này và đời sau, Mong Phật thường nhiép tho. 


Śrīmālādevī-simhanāda Sūtra ch.1: sūtra 48 of Mahã- 
ratnaküta Sūtra, Taishō vol.11, text 353, p.217a16- 
217b10; cf. text 310, pp.672c24-673a18, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 





yourself to me. 


As soon as she had spoken these words, the Buddha 
appeared in the sky just above her, radiating 
completely pure light, manifesting an inconceivable 
body. 


Queen Śrīmālā and her retinue bowed down before 
the Buddha, with their heads at his feet, and praised 
the great Guide: 


Nothing in the world can compare to the wondrous 
body of the  Tathagata. |t ¡is incomparable, 
inconceivable. This is why we honour him. 


The Tathãgata's form is infinite, as is his wisdom. His 
Dharma is eternal, and so I go for refuge. 


With self-discipline, having subdued the evils of mind, 


and the four evils of the body, 127 


Having reached the stage of the inconceivable, | bow 
down to you. 


You understand all knowable phenomena. Your 
wisdom body is unobstructed. There are no 
phenomena which elude you. I bow down to you. 


| bow down to the measureless. | bow down to the 
matchless. | bow down to the self-arisen Dharma. | bow 
down to the inconceivable. 


Protect me, out of compassion, so that the seed of 
the Dharma may grow in me. On the strength of the 
good | have done, in this life and the next, may the 
Buddha always favour me. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra ch.1: sūtra 48 of Mahã- 
ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 353, p.217a16— 
217b10; cf. text 310, pp.672c24—673a18, trans. T.T.S. 
and D.S. 


269 





hién chính ngài cho con. 


Ngay khi bà vừa nói những lời này, đức Phát đã xuất 
hiện trên bâu trời ngay trên bà, phát ra hào quang 
thanh tịnh trong sáng, hiện thân không thê nghĩ bàn. 


Hoàng hậu Śrīmālā và đoàn tùy tùng đảnh lễ trước 
đức Phật, cúi đầu dưới chân Ngài và khen ngợi bậc 
hướng đạo vĩ đại: 


Không có gì trên thế gian có thể so sánh với thân thể 
kỳ diệu của Như Lai. Thật không thể so sánh được, 
không thé nghĩ bàn. Đây là lý do tại sao chúng con tôn 
vinh ngài. 


Sắc tướng của Như Lai là vô tận, cũng như trí tuệ 
của Ngài. Pháp của Ngài là vĩnh hăng và vi vậy, con 
xin trở vé nương tựa. 


Với tinh thần tự giác, đã điều phục được tâm xấu và 
bốn điều xấu của thân, !2 


Đã đạt đến giai đoạn không thể nghĩ bàn, con xin 
đảnh lễ ngài. 


Ngài hiểu tất cả các hiện tượng có thé biết. Thân trí 
tuệ của ngài không bị cản trở. Không có hiện tượng 
nào có thé tránh được ngài. Con đảnh lê ngài. 


Con đảnh lễ trước bậc VÔ lượng. Con đảnh lễ trước 
bậc vô song. Con dánh lễ pháp tự tại. Con đảnh lé 
trước sự không thê nghĩ bàn. 


Hãy bảo vệ con, với lòng từ bi, để hạt giống pháp có 
thể lớn lên trong con. Với sức mạnh của những việc tốt 
con đã làm được, kiếp này và kiếp sau, xin Phật luôn 
gia hộ cho con. 


(Kinh Tháng Man sư tử hóng nhát thừa dai phuong 
tiện phương quảng, chương 1: Kinh só 48 của Kinh Dai 
bảo tích, Đại Chánh tập.11, đoạn 353, p. 217a16- 
217b10; tham chiếu text 310, pp. 672c24- 673a18, do 
T.T.S. và D.S. dịch tiếng Anh). 








M.4 Tự tánh của vô thượng Chánh đẳng chánh 
giác 


Đoạn kinh này diễn tả sự giác ngộ của đức Phật như 
một sự vô đắc — bởi vì chính sự thể nghiệm việc 
buông xả triệt dé mọi chấp thủ mà thấy được tính 
không thê nghĩ bàn của chân lý. 


“Này Tu-bồ-đề (Subhũti), ý ông nghĩ sao, có chăng 
tồn tại một pháp bất kỳ mà do bởi pháp đó Như Lai 
chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác? 


. Tu-bó-dé trả lời, “Thưa không, bach Thế Tôn. Không 
tôn tại bát cứ một pháp bất kỳ nào mà do bởi pháp đó 
Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đăng chánh giác” 


Đức Thế Tôn nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Tu-bồ-đề. 
Chí thiểu không tồn tại một pháp nào, 12 mà do bởi 
pháp đó Nhu Lai chứng đắc vô thượng chánh dàng 
chánh giác.” 


Vajracchedika Prajfiaparamita Sūtra, section 22, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Phát tánh 


Trong khi Phật giáo Thượng toa bó xem đức Phát lịch 
sử như một con người vừa mới giác ngộ, một con- 
người-trở-thành- cứu-cánh; Phát Giáo Đại thừa và Kim 
cang thừa lại xem Ngài như là sự thị hiện của một đức 
Phật siêu việt, đắng đã giác ngộ từ vô lượng kiếp trước, 
một vị thánh hiện thân cho chân lý tối hậu vượt thoát 
thời gian. 

M.5 Lo sợ Phật nhập Niét-bàn không còn thấy 
nữa 


Trong đoạn này, nhiều vi thân và thiên bậc tháp than 
khóc trước viễn cánh đức Phát sắp nhập Niết-bàn tối 
hậu. 





M.4 The nature of unsurpassed perfect awakening 


This passage portrays the awakening of a Buddha as 
not an attainment of anything — for it is experienced 
from a deep letting go of attachment that sees the 
ungraspability of reality. 


Do you think, Subhüti, that there exists a 
phenomenon which is the unsurpassed, perfect 
awakening of the Tathagata?' 


The Venerable Subhüti replied, ‘Certainly not, 
Blessed One. There exists no phenomenon, Blessed 
One, which is the unsurpassed, perfect awakening of 
the Tathãgata.' 


The Blessed One said, 'Exactly, Subhüti, exactly. Not 
even the most miniscule of phenomena can be 


identified or be found to exist.128 This is how the 
phrase “unsurpassed, perfect awakening” is used.’ 


Vajracchedika  Prajfiaparamità Sūtra, section 22, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


The nature of the Buddha 


While Theravada Buddhism sees the historical 
Buddha as a recently awakened human being, a 
human-become-the-ultimate, the — Mahayana and 
Vajrayana tend to see him as an earthly manifestation 
of a celestial Buddha who attained awakening 
countless eons ago, a heavenly being who embodies 
timeless ultimate reality. 


M.5 Alarm at the apparent loss of contact with the 
Buddha at his death 


In this passage, various kinds of spirits and lower 
divine beings utter a lament at the prospect of the 
coming parinirvana of the Buddha: his passing into final 


270 





M.4 Bản chát của sự thức tinh hoàn hảo vượt trội 


Đoạn văn này miêu tả sự thức tỉnh của đức Phật 
không phải là một thành tựu của bắt cứ điều gi, vi nó 
được trái nghiệm từ sự buông bó sâu sắc của chấp 
trước mà thấy được sự không thé giải thoát của thực 
lại. 


“Ông có nghĩ rằng, này Tu-bồ-đề (Subhüti), có tồn tại 
một hiện tượng là sự thức tỉnh hoàn hảo, vượt trội của 
Như Lai không?” 


Đại đức Tu-bồ-đề đáp, “chắc chắn là không, bạch 
đức Thế Tôn. Không tồn tại hiện tượng nào, thưa đức 
Thế Tôn, đó là sự thức tỉnh hoàn hảo, vượt trội của 
Như Lai.” 


Đức Thé Tôn nói, chính xác, này Tu-bó-dé, chính xác 
vậy. Ngay cả những hiện tượng nhỏ nhật cũng không 
thé được xác định hoặc được tìm tháy là tồn tại. !3 Đây 
là cách cụm từ “thức tỉnh hoàn hảo, siêu việt” được sử 
dụng. 


(Kinh Kim Cang Bát Nhã, mục 22, do D.S. dịch tiếng 
Anh). 


BẢN CHÁT CỦA PHAT 


Trong khi Phật giáo Thượng tọa bộ xem đức Phật lịch 
sử là một con người vừa mới thức tỉnh, một con người 
trở thành tối thượng thì Đại thừa và Kim cương thừa có 
xu hướng xem Ngài là một biểu hiện trần gian của đức 
Phật trên trời, người đã thức tỉnh vô số kiếp trước, vị 
trời hiện thân của thực tại cuối cùng vượt thời gian. 


M.5 Điềm báo về sự mát liên lạc rõ ràng với đức 
Phật lúc nhập niêt-bàn 


Trong đoạn văn này, nhiều chúng hữu tình khác nhau 
và các vị trời thấp hơn đã thốt lên lời than khóc trước 
viễn cảnh về nhập đại bát niết-bàn sắp đến của đức 








_Thấy Phật nhập Niết-bàn, chúng con chìm biển khó, 
rât sâu lo, đau buôn, như trâu nghé mát mẹ. 


Bàn cùng không ai giúp, như người bệnh ngặt nghèo, 
không lương y chăm sóc, ăn đô không nên ăn. 


Chúng sinh bệnh phiền não, thường bị kiến chấp hại. 


Xa lìa đắng Y vương, uống nhằm thuốc độc hại, nên 
cúi nguyện Thê Tôn, chẳng nên hiện xả ly. 


Như nước không có vua, dán chüng bi dói khát, 
chúng con cũng nhu vậy, mát bóng mát, pháp vi. 


Nay nghe Phát Niét-bàn, lóng chüng con rói loan, 
nhu mặt đât chân động, mát hêt các phương hướng. 


Đại Tiên nhập Niết-bàn, mặt trời Phật rụng xuống, 
nước Pháp đêu khô cạn, chúng con sẽ chết chắc. 


Như Lai nhập Niết-bàn, chúng sinh rất khó não, như 
con của trưởng giả, vừa mát cha lân me. 


Maha-parinirvana Sütra, Taisho vol.12, text 374, ch.3, 
pp.0375c07-21, dich Anh T.T.S. and D.S. 





nirvana at death. 


As we witness the Buddha entering into nirvana, we 
all sink into an ocean of suffering, overcome with grief 
and sorrow like a calf which has lost its mother. 


We are destitute with no-one to help us, like 
someone who is oppressed by disease who, because 
he has no physician to consult, follows his own ideas, 
and eats things that he should not eat. 


Living beings are afflicted by the disease of the 
defilements, and are constantly harmed by wrong 
views. 


Parted from the Physician of the Dharma, they 
consume poison instead of medicine. For this reason, 
may the Buddha, the Blessed One, never abandon us. 


Just as people in a country with no king are stricken 
by famine, we too, are left with no shelter and without 
the nourishment of the Dharma. 


When we now hear that the Buddha is entering into 
nirvana, our minds become confused and disturbed, 
like someone who becomes disoriented and loses their 
bearings during a great earthquake. 


When the Great Sage enters into nirvana, the sun of 
the Buddha will set upon the earth, and the waters of 
the Dharma will dry up. We will surely die. 


When the Tathagata enters into nirvana, it is as 
distressing to living beings as it is for the son of a 
householder to hear that his father and mother have 
died. 


Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.3, pp.0375c07-21, trans. T.T.S. and D.S. 


271 





Phát - sw nháp diét cüa Ngài vào niét-bàn khóng cón 
thân thé khi qua đời. 


Khi chứng kiến cảnh đức Phật nhập niết-bàn, tất cả 
chúng ta đêu chìm trong đại dương đau khô, khắc 
khoải đau buôn như con nghé đã mât mẹ. 


Chúng ta khốn cùng không có ai giúp đỡ, giống như 
người bị bệnh tật áp bức, vì không có thấy thuóc tư 
vân nén làm theo ý mình và ăn những thứ không nên 
ăn. 


Chúng sanh bị bệnh phiền não làm hại, liên tục bị tà 
kiên làm hại. 


Một phần từ thầy thuốc của Pháp, họ tiêu thụ chất 
độc thay vì thuốc. Vì lý do này, câu xin đức Phật, đức 
Thê Tôn, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. 


Giống như những người dân trong một đất nước 
không có vua đang bị nạn đói hoành hành, chúng ta 
cũng vậy, không có nơi nương tựa và không có sự nuôi 
dưỡng của giáo pháp. 


Giờ đây, khi nghe tin đức Phật nhập niết-bàn, tâm trí 
chúng ta trở nên bối rối và rối loạn, giống như người 
nào đó trở nên mát phương hướng và lạc lối trong một 
trận động đất lớn. 


Khi bậc đại thánh nhập niết-bàn, mặt trời của Phật sẽ 
lặn xuống trái đất và nước của pháp sẽ cạn kiệt. Chúng 
ta chắc chăn sẽ chết. 


Khi đức Như Lai nhập niết-bàn, chúng sanh cũng 
đau buôn như con trai của một gia chủ khi nghe tin cha 
và mẹ của mình đã qua đời. 


(Kinh đại bát niết-bàn, Đại Chánh tập 12, đoạn 374, 
chương 3, tr. 0375c07-21, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 








M.6 Đức Phật không thật sự biến mắt khi nhập 
Niét-bàn 


Doan này mó tà đúc Phát chán thật là thường tai: 
việc nhập Niét-bàn của Ngài chỉ là sự thị hiện. 


Đức Phật bảo Ca-diếp (Ka$yapa): “Như một người 
khi không nhìn thấy mặt trăng, liền nói 'mặt trăng lặn', 
rồi hình thành khái niệm 'lán'. 

Tuy nhiên, mặt trăng, về bản chất, thực sự không lặn 
mắt. Nó chỉ thay đổi địa điểm và hiện ra nơi khác. Mọi 
người ở nơi khác sé bảo “mặt trăng mọc”; ky thực, mát 
trăng đó vốn không thật sự mọc ra. Vì sao vậy? Mặt 
trăng đó không hiện ra là bởi vì núi Tu-di che khuát. 130 
Nó vốn thường hiện diện, không mọc cũng không lặn. 

Như Lai, đắng Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cũng như 
thế; xuất hiện trong thế giới hệ ba ngàn đại thiên. Ở cõi 
Diêm-phù-đề, thị hiện có cha mẹ, chúng sinh đều nói 
rằng '[đức Nhu Lai] xuất hiện ở Diém-phü-dé;' 

thị hiện nhập Niết-bàn, thể tánh của Như Lai, thật sự, 
vốn không Niết-bàn, nhưng các loài chúng sinh đều 
bảo rằng 'đức Như Lai thật sự đã nhập Niét-bàn,' 

cũng như mặt trăng lặn. Thiện nam tử, Như Lai vốn 
không sinh diệt, vì hóa độ chúng sinh mà thị hiện có 
sinh diệt. 


Thiện nam tử, giống như mặt trăng tròn này ở nơi 
khác sẽ thấy là khuyết, mặt trăng khuyết ở noi này thì 
ở nơi khác sẽ thấy là tròn. 

Người ở cõi Diêm-phù-đề khi thấy trăng non liền bảo 
‘ngày mồng một và hinh thành khái niệm 'trăng non’; 
khi thấy trăng tròn liền bảo 'ngày mười lăm' và hình 
thành khái niệm 'trăng trón'. Tuy nhiên, tráng này vốn 
không có khuyết hay tròn, do núi Tu-di mà có tăng 
hoặc giảm. 

Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, ở cõi Diêm-phù-đề, 
hoặc thị hiện đản sinh hoặc thị hiện Niết-bàn. Thị hiện 
đản sinh thì giống như trăng non. 

Khi mọi người nói ‘dòng tử mới sinh đi bảy bước: thi 





M.6 The Buddha did not really disappear when he 
passed away on earth 


This passage portrays the real Buddha as remaining 
unchanged: his passing away is just a misleading 
appearance. 


The Buddha said to Ka$yapa, ‘It is like when people 
do not see the moon appear - they all say "The moon 
has disappeared, and form a concept of its 
disappearance. 

However, the moon by its nature does not really 
disappear. The moon moves, and appears in another 
place. The people in that place say “The moon has 
appeared”, yet the moon by its nature does not really 
appear. Why is this? The moon is not visible because it 


has been obscured by Mount Sumeru. !29 The moon is 
always present, it does not appear or disappear. 

The Tathãgata, the perfectly awakened Buddha is 
like this. Appearing in the billionfold world-system, he 
manifested himself in this world as a human being, so 
that everyone says "He has appeared in this world". 

He manifested himself there entering into nirvana, but 
the Tathagata by his nature does not really enter into 
nirvana. Nevertheless, living beings all say “the 
Tathàagata has entered into nirvana". 

Just as the moon does not really disappear, son of 
good family, the Tathagata by his nature does not really 
appear or disappear. He only manifests his appearance 
and disappearance in order to train living beings. 


It is like this, son of good family. When the moon is 
full in one place, it is seen as a half-moon in another. A 
half-moon in one place is seen as a full moon in 
another. 

When people in this world see the crescent moon, 
they all say, “It is the first day of the month", and form a 
concept of a new moon. When they see the full moon, 
they say, “It is the fifteenth day of the month", and form 
a concept of a full moon. Nevertheless, the moon by its 
nature does not really wane or wax. It only appears to 
wane or wax because of the influence of Mount 
Sumeru. 

The Tathagata's appearance in this world as a 


272 





M.6 Đức Phát không thuc sự bién mát khi Ngài 
nhập diệt trên trái đât 


Đoạn văn này mô tả đúc Phật thực sự vẫn không 
thay đôi: sự ra đi của Ngài chỉ là một sự xuất hiện sai 
lệch. 


Đức Phật nói với Ka$yapa (Ca-diếp), “Giống như khi 
mọi người không nhìn thấy mặt trăng xuất hiện - họ 
đều nói “Mặt trăng đã biến mắt” và hình thành một khái 
niệm về sự biến mát của nó. 

Tuy nhiên, mặt trăng về bản chất của nó không thực 
sự biến mát. Mặt trăng di chuyển và xuất hiện ở một 
nơi khác. Người dân ở nơi đó nói rằng “Mặt trăng đã 
xuất hiện,” nhưng mặt trăng về bản chất của nó không 
thực sự xuất hiện. Tại sao vậy? Mặt trăng không thể 
nhìn thấy vì nó đã bị che khuất bởi núi Sumeru (Tu- 
di). !4 Mặt trăng luôn luôn hiện hữu, nó không xuất hiện 
hoặc biến mắt. 

Như Lai, đức Phật toàn giác là như thế này. Xuất 
hiện trong hệ thống hàng tỷ thế giới, ngài hiện thân 
trong thế giới này với tư cách là một con người, để mọi 
người nói rằng “Ngài đã xuất hiện trên thế giới này.” 

Ngài hiện thân ở đó, nhập niết-bàn, nhưng bản chất 
của Như Lai không thực sự nhập niết-bàn. Tuy nhiên, 
tất cả chúng sanh đều nói “Như Lai đã nhập niết-bàn.” 

Giống nhu mặt trăng không thực sự biến mát, con 
trai của một gia đình tốt, Như Lai về mặt bản chất 
không thực sự xuất hiện hoặc bién mát. Ngài chỉ xuất 
hiện và biến mát dé hóa độ chúng sanh. 


Nó là như thế này, con trai của một gia đình tốt. Khi 
mặt trăng tròn ở một nơi, nó được xem như là bán 
nguyệt ở nơi khác. Nửa vàng trăng ở một noi được 
xem như trăng tròn ở nơi khác. 

Khi mọi người trên thế giới này nhìn thấy trăng lưỡi 
liềm, họ đều nói, “Đó là ngày đầu tiên của tháng” và 
hình thành khái niệm về trăng non. Khi họ nhìn thấy 
trăng tròn, họ nói, “Đó là ngày rằm của tháng” và hình 
thành khái niệm về trăng tròn. Tuy nhiên, mặt trăng về 
bản chất không thực sự tròn hay khuyết. Nó chỉ có vẻ 
tròn hoặc khuyết lại là do ảnh hưởng của núi Sumeru. 

Sự xuất hiện của Tathãgata trong thế giới này với tư 
cách là một đứa trẻ sơ sinh hay sự biểu hiện của việc 








giống như trăng ngày móng hai. Thị hiện đến lớp hoc 
thì như trăng ngày mồng ba. Thị hiện xuất gia thì như 
trăng ngày móng tám. 

Thị hiện phóng hào quang trí tuệ to lớn và vi diệu, có 
năng lực phá ác ma trong vô lượng chúng sinh, thì 
giống như trăng tròn ngày rằm. Lại nữa, thị hiện sự 


trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng hảo !3† và tám 
mươi vẻ đẹp, rồi thị hiện Niết-bàn, những việc đó cũng 
giống như trăng bị khuyết dần. 


Maha-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 375, 
p.657a17-b07, cf. Taishõ vol.12, text 374, p.416a18- 
c03, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.7 Như Lai thọ mạng vô lượng. Phật thị hiện 
thường trú 


Đoạn này trích từ kinh Pháp hoa, tuyên bó rằng đức 
Phật đã thành tựu Phật quả không phải mới trong kiếp 
hiện tại mà đã từ vô lượng kiếp vé trước. Ngài đã thị 
hiện trong thế giới của chúng ta (và những thé giới 
khác) rất nhiều lần trong hình tướng một đức Phật loài 
người đề truyền dạy Chánh Pháp rồi sau đó nhập vô 
dự Niết-bàn. 

Ngài thị hiện như thé dé chúng sinh không nghĩ rằng 
Ngài vẫn còn đâu đó bên họ và giúp đỡ họ mà sinh 
biếng nhác, thay vào đó, phải nỗ lực trên con đường tu 
lập. Chân thân của Ngài trú ở một cảnh giới vượt lên 
trên thế gian này. 


Các thiện nam tử, hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho các 
ngươi biết thần lực của Như Lai. Các thiện nam tử, tất 
cả trời, người, a- tu-la trong thế gian này đều nghĩ rằng 
đức Phật Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni, trong kiếp hiện tại, 
ra khỏi cung điện họ Thích, đến ngồi nơi đạo tràng tại 





newborn baby or the manifestation of his entering into 
nirvana is just like this. When he appears as a newborn 
baby, he is just like the new moon on the first day of the 
month. 

Everyone says that the infant has just been born. He 
then appears to walk seven paces, like the moon on 
the second day. He appears to enter into the realm of 
learning, like the moon on the third day. He appears to 
go forth from the household life, like the moon on the 
eighth day. 

He appears to emit the great, wondrous light of 
wisdom, which can destroy Māras immeasurable 
armies of defilements in living beings, like the full moon 
on the fifteenth day. He then displays his own beauty 


through the thirty-two bodily characteristics ! 90 and 
eighty secondary characteristics of a Buddha, and 
manifests his entrance into nirvana, like the eclipsed 
moon. 


Maha-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 375, 
p.657a17-b07, cf. Taisho vol.12, text 374, p.416a18- 
c03, trans. T.T.S. and D.S. 


M.7 The continuing presence of the Buddha, and 
his huge life-span 


This passage, from the Lotus Sũtra, has the Buddha 
declare that his attainment of Buddhahood was not a 
recent event, but happened countless lives ago, since 
when he has appeared in our world (and elsewhere), 
many times, in the form of earthly Buddhas who teach 
the Dharma and then seemingly disappear into final 
nirvana. 

He gives this impression only so that beings do not 
become lazy, thinking that he is always around to help 
them, but exert themselves on the path. His real form 
lies beyond this world, at a heavenly, celestial level. 


Children of good family, listen and I will tell you the 
kinds of supernormal powers | possess. This entire 
world, with its gods, human beings, and demi-gods, 
children of good family, thinks that in the present age, 
the Blessed One, the Tathàgata Šäkyamuni left the 


273 





nháp niét-bàn cüa ngài cüng gióng nhu váy. Khi ngài 
ấy xuất hiện như một đứa trẻ sơ sinh, ngài giống như 
mặt trăng non vào ngày đầu tiên của tháng. 

Mọi người đều nói rằng đứa trẻ vừa được sinh ra. 
Sau đó, ngài dường như đi bộ bảy bước, giống như 
mặt trăng vào ngày thứ hai. Ngài xuất hiện để đi vào 
cảnh giới hữu học, giống như mặt trăng vào ngày thứ 
ba. Ngài xuất hiện xuất gia khỏi cuộc sống gia đình, 
giống như mặt trăng vào ngày thứ tám. 

Ngài dường như phát ra ánh sáng vĩ đại, diệu kỳ của 
trí tuệ, có thé tiêu diệt đội quân phiền não vô lượng của 
māra (ma vương) trong chúng sanh, như trăng tròn vào 
ngày rằm. Sau đó, ngài thể hiện vẻ đẹp của chính mình 
thông qua ba mươi hai đặc điểm cơ thể 5 và tám mươi 
đặc điểm phụ của đức Phật và hiện thân nhập niết-bàn 
của mình, giống nhu mặt tráng bị che khuất. 


(Kinh đại bát niết-bàn, Đại Chánh tập 12, đoạn 375, 
tr. 657a17-b07, tham chiêu Đại Chánh tập. 12, đoạn 
374, tr. 416a18-c03, do T.T.S. và D.S. dịch tiéng Anh). 


M.7 Sự hiện diện liên tục của đức Phật và tuói thọ 
lâu dài của Ngài 


Đoạn này, từ Kinh pháp hoa, đức Phật đã tuyên bó 
rằng việc Ngài đạt được quả đức Phật không phải là sự 
kiện gân. đây, mà đã xảy ra vô số kiếp trước, ké từ khi 
Ngài xuất hiện trong thế giới của chúng ta (và những 
nơi khác), nhiều lần, dưới hình thức những đức Phật 
thế gian, những đức Phật giảng dạy pháp. Sau đó, 
dường như biến mát vào niét bàn cuối cùng. 

Ngài chỉ tạo án tượng này dé chúng sanh không trở 
nên giải đãi, nghĩ rằng ngài luôn ở bên dé giúp đỡ 
mình, mà nỗ lực hết mình trên đường đạo. Sắc thân 
thực sự của ngài vượt trên thé giới này, ở một tång trời 
thiên giới. 


Những đứa con của gia đình tốt, hãy nghe và ta sẽ 
cho bạn biết những năng lực siêu nhiên mà ta sở hữu. 
Toàn bộ thế giới này, với các vị trời, con người và A-tu- 
la, những đứa con của gia đình tốt, cho rằng trong thời 
đại hiện nay, đức Thế Tôn, đức Như Lai Thích-ca Mâu- 








thành Gaya, thành tựu quả vị vô thượng chánh dáng 
chánh giác. 

Tuy nhiên, các người chớ nghĩ như vậy. Các thiện 
nam tử, Ta đã thành tựu quả vị vô thượng chánh deng 
chánh giác từ trăm ngàn van ức vô số kiếp vé trước.. 


Các thiện nam tử, từ lúc đó Ta đã giáo hóa chúng 
sinh trong thế giới Ta-bà này và trong trăm ngàn vạn 
ức vô số thế giới khác. 

Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, Ta 
nói đến Phật Nhiên Đăng (Dipamkara)!92 và các đức 
Phật, A-la-hán khác; 

Ta cũng nói đến sự nhập Niết-bàn cùng với các việc 
làm phi thường khác của chư Phật. Đó đều là do Ta 
dùng phương tiện để giáo hóa vậy. 


Lại nữa, các thiện nam tử, khi các chúng sinh đến 
chỗ Như Lai, Như Lai sẽ xem xét các căn của họ, như 
tín căn... là lanh lợi hay chậm lụt mà thọ ký danh 
hiệu, 133 bảo rằng Ta sẽ nhập Niết-bàn, rồi dùng nhiều 
giáo pháp khác nhau khiên cho chúng hoan hi.... 


Các thiện nam tử, thọ mạng mà Ta có được do quá 
trình tu tập con đường Bó-tát trước đây vân chưa 
hét. 134 


Các thiện nam tử, thọ mạng của Ta chưa hết bởi nó 
gấp đôi con số trăm ngàn vạn ức vô số kiếp như đã trải 
qua. Các thiện nam tử, nay Ta tuyên bố Niết-bàn 
nhưng kỳ thật không phải Niết-bàn. Vì sao vậy? Này 
các thiện nam tử, Ta sẽ không dẫn chúng sinh đến chỗ 
thành thục nếu ở lại quá lâu. 

Nếu chúng sinh luôn dễ dàng thấy Ta, chúng sẽ 
không vun trồng các thiện căn, và sẽ lãng quên tu tập 
thiện nghiệp. Chúng sẽ trở thành nghèo khổ ngu tối, 
tham trước các duc, và sé bi dính mặc trong lưới tà 
kiên. 


Khi gặp được Như Lai, chúng sẽ rất vui mừng; 





Śākya clan, went to the excellent, supreme seat of 
awakening in the great city known as Gaya, and 
attained unsurpassed, perfect awakening. 

You should not see it in this way. Children of good 
family, | attained unsurpassed, perfect awakening 
many countless hundreds of thousands of millions of 
eons ago. ... 


Since that time, children of good family, | have taught 
the Dharma to living beings in this world-system called 
Earth, and to living beings in countless hundreds of 
thousands of millions of other world-systems. 

During this time, children of good family, | have told of 


the Tathagata Dipamkara, !3† and other Tathãgatas, 
arhants, perfectly awakened Buddhas. 

| have told of their final nirvanas, and of the 
miraculous creations they produced in order to teach 
the Dharma by applying skill in means. 


Furthermore, children of good family, when living 
beings come to the Tathagata, | closely examine the 


strength of their various faculties, proclaim a name, !32 
proclaim that | will attain final nirvana, and then delight 
them with different kinds of Dharma-teachings. ... 


Children of good family, the measure of life | have 
gained from my previous practice of the bodhisattva 


path is not yet exhausted. !33 


Children of good family, my measure of life will not be 
exhausted for twice as many countless hundreds of 
thousands of millions of eons as it has already lasted. 
Now, children of good family, | will appear to attain final 
nirvana without attaining final nirvana. Why is this? 
Children of good family, | do not bring living beings to 
maturity by remaining for a very long time. 

If living beings were always able to see me, they 
would not cultivate wholesome roots, and they would 
neglect the accumulation of beneficial karma. They 
would become poor and blind, craving sensual 
pleasure, and they would remain caught in the net of 


274 





ni đã rời khỏi bộ tộc Thích-ca, đi đến vi trí tuyệt vời, tối 
thượng của sự thức tỉnh trong thị trấn vĩ đại được gọi là 
Gayà và đạt được sự tỉnh thức toàn hảo, siêu vượt. 

Các vị không nên nhìn nó theo cách này. Những 
người con nhà lành, ta đã đắc đạo vô lậu, hoàn hảo 
thức tỉnh nhiều vô số trăm ngàn triệu hằng hà sa số 
kiếp trước.. 


Ké từ thời điểm đó, những đứa con của gia đình tốt, 
ta đã giảng dạy giáo pháp cho chúng sanh trong thế 
giới gọi là trái đất này và cho chúng sanh trong vô 
lượng hàng trăm ngàn triệu triệu hệ thống thế giới 
khác. 

Trong thời gian này, những đứa con của gia đình tốt, 
ta đã kå về đức Như Lai Dipamkara (Nhiên Đăng) lồ và 
các đức Như Lai khác, những vị A-la-hán, những đức 
Phật tỉnh thức toàn hảo. 

Ta đã kể về sự nhập niết-bàn không còn thân thé của 
họ, về những sáng tạo kỳ diệu mà họ đã tạo ra để 
giảng dạy giáo pháp bằng cách áp dụng phương tiện 
thiện xảo. 


Hơn nữa, những người con trong gia đình tốt, khi 
chúng sanh đến Như Lai, ta quán xét kỹ lưỡng năng 
lực của các giác quan cơ khác nhau của họ, xưng 
danh, Í” tuyên bố rằng ta sẽ đạt được niết-bàn cuối 
cùng. Sau đó, làm họ vui mừng với các loại giáo lý 
pháp khác nhau... 


Các con của một gia đình tốt, phương tiện của cuộc 
sống mà ta có được từ việc thực hành con đường Bò- 
tát trước đây của ta vẫn chưa cạn kiệt. Ì 8 

Các con của một gia đình tốt, phương tiện cuộc sống 
của ta sẽ không cạn kiệt gấp đôi vô số hàng trăm nghìn 
triệu kiếp như nó đã kéo dài. Bây giờ, những đứa con 
của gia đình tốt, ta sẽ xuất hiện để đạt được niết-bàn 
cuối cùng mà không nhập vô dư y niết-bàn. Tại sao 
vậy? Những đứa con của gia đình tốt, ta không làm 
cho chúng sanh trưởng thành bằng cách ở lại trong 
một thời gian dài lâu. 

Nếu chúng sanh luôn có thể nhìn thầy ta, họ sẽ 
không vun trồng những các nhân lành và họ sẽ bỏ bê 
việc tích lũy thiện nghiệp. Họ sẽ trở nên nghèo khổ và 
mù quáng, khao khát khoái lạc nhục dục và họ sẽ bị 








nhưng nếu Như Lai cứ ở ngay bên cạnh, chúng sẽ 
không nghĩ ráng Như Lai rât khó gặp được. Chúng sẽ 
không nỗ lực dé thoát khỏi tam giới, 135 và họ sẽ không 
nghĩ răng khó gặp được Như Lai. 


Này các thiện nam tử, chính vì điều đó nên Như Lai 
dùng pháp phương tiện nói rằng, 'các tỳ-kheo, thật là 
khó gặp được sự xuất thế của Như Lai.' Vì sao vậy? Vì 
những chúng sinh trải qua vô số trăm ngàn vạn ức 
kiếp, có kẻ gặp Như Lai, có kẻ không. 

Các thiện nam tử, vì lý do đó nên Ta nói rằng 'các tỳ- 
kheo, thật là khó gặp được sự xuất thế của Như Lai. 
Khi hiểu được rằng khó để gặp được một đức Như Lai, 
chúng sẽ biết được cái gì là an ổn, cái gì là khó não. 

Khi không gặp được đức Như Lai, A-la-hán, Chánh 
đẳng chánh giác, chúng sẽ mong muốn được thấy đức 
Như Lai, sẽ ngưỡng mộ đức Như Lai và gieo trồng 
thiện căn, nhờ đó mà được lợi ích, tiến bộ và an lạc lâu 
dài. 

Một khi biết rằng chúng đã đạt được lợi ích, Như Lai 
sẽ thị hiện nhập Niết-bàn, dù rằng không thật sự nhập 
Niết-bàn, để cho những chúng sinh đó sinh tâm khát 
ngưỡng mà tu tập. 


Các thiện nam tử, đó là phương tiện giáo hóa của 
Như Lai, không phải Như Lai nói lời hư ngụy. 


Saddharma-pundarika Sūtra, ch.15, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 
M.8 Như Lai đồng đẳng vô vi 


Đoạn này nói rằng đức Phật, cũng như Niết-bàn, là 
VÔ vi. 





Wrong views. 

When they saw the Tathagata, they would be 
overjoyed, but if the Tathägata was near at hand, they 
would not think that it was difficult to see the Tathagata. 
They would not make an effort to escape from the triple 


world, 19^ and they would not think that it is difficult to 
see the Tathägata. 


This is why, children of good family, the Tathagata 
has applied skill in means and proclaimed to those 
living beings, ‘It is difficult, monks, to witness the 
appearance of a Tathagata'. Why is this? It is because 
those living beings may or may not see a Tathaàgata for 
countless hundreds of thousands of millions of eons. 

This, children of good family, is why | say, 'It is 
difficult, monks, to witness the appearance of a 
Tathagata'. When they understand that it is difficult to 
witness the appearance of a Tathägata, they will 
develop an understanding of what is wonderful, and of 
what is sorrowful. 

When they do not see the Tathägata, the arhant, the 
perfectly awakened Buddha, they will long for the sight 
of the Tathagata, and the wholesome roots they will 
cultivate when their minds become absorbed by the 
Tathàgata in this way will be to their benefit, advantage, 
and happiness for a long time. 

When he sees that they have obtained this benefit, 
the Tathagata appears to attain final nirvana without 
attaining final nirvana, so that living beings will develop 
the desire to practise. 


This, children of good family, is how the Tathagata 
teaches the Dharma. The Tathagata does not speak 
falsely. 
trans. from 


Saddharma-pundarika Sūtra, ch.15, 


Sanskrit by D.S. 
the 


M.8 The Tathagata is the same as 


unconditioned 


This passage proclaims that the Buddha is, like 
nirvana, unconditioned. 


275 





mác vào luói cüa các tà kién. 

Khi ho nhìn thấy Nhu Lai, họ sẽ vui mừng khôn xiét, 
nhưng nếu Như Lai ở gần trong tầm tay, họ sẽ nghĩ 
rằng không khó để nhìn thấy Như Lai. Họ sẽ không nỗ 
lực dé thoát khỏi tam giới, 13 và họ sẽ không nghĩ rằng 
rất khó đề nhìn thấy Như Lai. 


Đây là lý do tại sao, những người con của một gia 
đình tốt, Như Lai đã áp dụng phương tiện thiện xảo và 
tuyên bố với những chúng sanh đó rằng: “Thật là khó 
khăn, này các Ty-kheo, dé chứng kiến sự xuất hiện của 
một Như Lai.” Tại sao thế? Đó là bởi vì những chúng 
sanh đó có thể hoặc không thể nhìn thấy một Như Lai 
trong vô số hàng trăm ngàn triệu kiếp. 

Đây, những đứa con của gia đình tốt, là lý do tại sao 
ta nói, “Thật khó, này các Tỳ-kheo, chứng kiến sự xuất 
hiện của một Như Lai.” Khi họ hiểu rằng rất khó để 
chứng kiến sự xuất hiện của một Như Lai, họ sẽ phát 
triển sự hiu biết về điều gì là tuyệt vời và điều gì là 
đau buồn. 

Khi họ không nhìn thấy Như Lai, bậc A-la-hán, đức 
Phật tỉnh thức hoàn toàn, họ sẽ khao khát được nhìn 
thấy Như Lai và những cội rễ lành mạnh mà họ sẽ vun 
trồng khi tâm trí của họ trở nên hấp thụ bởi Như Lai 
theo cách này sẽ có lợi cho họ, thuận lợi và hạnh phúc 
trong một thời gian dài. 

Khi vị ấy thấy răng họ đã đạt được lợi ích này, Như 
Lai xuất hiện dé đạt được niết-bàn cuối cùng mà không 
nhập vô dư y niết-bàn. Do đó, chúng sanh sẽ phát khởi 
mong muốn thực hành. 


Đây, này các người con của gia đình tốt, là cách Như 
Lai dạy Pháp. Đức Như Lai không nói sai. 

(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chương 15, do D.S. dịch 
tiêng Anh). 

M.8 Như Lai cũng giống như vô vi 


Đoạn văn này tuyên bó rằng đức Phật, giống như 
niét-bàn, là vô vi. 








Một thiện nam tử, nếu muốn hộ trì Chánh Pháp, 
không nên nói rằng Như Lai đồng đẳng với các hành. 
Như Lai không đồng đẳng với các pháp hành. Nếu ai 
nói như thế, người ấy nên tự trách rằng “tôi là một kẻ 
ngu muội, không có tuệ nhãn.” 

Chánh Pháp của Như Lai là bất khả tư nghị, vì thế 
không nên nói rằng Như Lai là hữu vi. Ngài là vô vi. 
Một người có chánh kiến nên nói rằng Như Lai là vô vi. 
Vì sao? 

Vi Như Lai có năng lực sinh ra thiện pháp và từ bi dé 
lợi ích chúng sinh, cũng giống như một phụ nữ nghèo 
xả bỏ thân mạng trên sông Hằng vì thương yêu đứa 
con của mình. 


Thiện nam tử, Bồ-tát hộ Pháp nên phải. như vậy. Vị 
ấy thà hi sinh thân mạng chứ không nói rằng Như Lai 
đồng với pháp hữu vi. Vị ấy nên nói rằng Như Lai đồng 
với pháp vô vi. 

Vì nói rằng Như Lai đồng với pháp vô vi, vị ấy sẽ đạt 
được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng 
như phụ nữ kia xả bỏ thân mạng vì đứa con sẽ được 
sinh lên cõi trời Phạm thiên. Vì sao? 

Vì người ấy hộ trì Chánh Pháp. Thế nào là hộ trì 
Chánh Pháp? Là bảo rằng Như Lai đồng với pháp vô 
vi. 

Thiện nam tử, người ấy tự nhiên chứng đắc giải thoát 
như thế dù rằng người ấy không tìm cầu, cũng giống 
như người phụ nữ kia xả bỏ thân mạng vì đứa con sẽ 
tự nhiên được tái sinh lên cõi Phạm thiên, dù không có 
tâm mong cầu. 


Maha-parinirvana Sütra, Taisho vol. 12, text 375, 
chapter 2, p.613c10-23; cf. Taisho vol. 12, text 374, 
vol.12, p.374a19-28, dich Anh T.T.S. và D.S. 


Ba ‘thân’ Phật 


Tư tưởng Đại thừa về tự tánh của Phật được hệ 





If a son of good family wishes to protect the true 
Dharma, he should not say that the Tathagata is the 
same as the conditioned. He is not the same as the 
conditioned. If someone says that he is, he should 
reflect critically, saying ‘I am ignorant, and do not yet 
possess the eye of wisdom.’ 

The true Dharma of the Tathãgata is inconceivable, 
and so it is not appropriate to claim that the Tathagata 
is conditioned. The  Tathagata is unconditioned. 
Someone who possesses right view should say that the 
Tathàagata is unconditioned. Why should he do so? 

He should do so because the Tathagata brings forth 
the excellent Dharma in order to benefit living beings, 
and because he has compassion for them, just like a 
poor woman who sacrifices her life in the River Ganges 
out of love for her son. 


Son of good family, a bodhisattva, a protector of the 
Dharma, should act in this way. He should prefer to 
give up his life than to claim that the Tathagata is the 
same as the conditioned. He should say the Tathagata 
is the same as the unconditioned. 

Because he teaches that the Tathagata is the same 
as the unconditioned, he will attain unsurpassed perfect 
awakening, just as a woman who sacrifices herself for 
her son attains rebirth in the Brahmä-world. Why is this 
the case? 

It is because he protects the Dharma. What does it 
mean to protect the Dharma? It means to teach that the 
Tathàagata is the same as the unconditioned. 

Son of good family, liberation will come naturally to 
someone like this, even if he does not seek it, just as a 
woman who sacrifices herself for her son will naturally 
attain rebirth in the Brahmaà-world, even if she does not 
seek it. 


Maha-parinirvana Sūtra, Taisho vol. 12, text 375, 
chapter 2, p.613c10-23; cf. Taisho vol. 12, text 374, 
vol.12, p.374a19-28, trans. T.T.S. and D.S. 

A Buddha's three 'bodies' 


Mahayana ideas on the nature of a Buddha are 
276 





Nếu người con trai trong gia đình tốt muốn bảo vệ 
chánh pháp chân chính, vị không nên nói rằng Như Lai 
cũng gióng như các sự vật hữu vi. Ngài không giống 
như các sự vật hữu vi. Nếu ai đó nói rằng ngài là như 
vậy, vị ấy nên phản ánh một cách nghiêm khắc, nói 
rằng “Tôi không biết gì và chưa có con mắt của trí tuệ.” 

Pháp chân chính của Như Lai là không thể nghĩ bàn 
và thật là không thích hợp khi tuyên bố rằng Như Lai là 
hữu vi. Như Lai là vô vi. Ai đó có tầm nhìn chân chánh 
nên nói rằng Như Lai là vô vi. Tại sao vị ấy phải làm 
như vậy? 

Vị ấy nên làm như vậy vì Như Lai mang lại pháp 
tuyệt vời dé làm lợi ích cho chúng sanh và vi vị ấy có 
lòng từ bi đối với họ, giống như người phụ nữ tội 
nghiệp hy sinh cuộc sống của mình trên sông Hằng vì 
tình yêu dành cho con trai mình. 


Con của một gia đình tốt, Bồ-tát, người bảo vệ Phật 
pháp, nên hành động theo cách này. Vị ấy nên từ bỏ 
cuộc sống của mình hơn là tuyên bố rằng Như Lai 
giống như pháp hữu vi. Vị ấy nên nói Như Lai cũng 
giống như pháp vô vi. 

Bởi vì vị ấy dạy rằng Như Lai cũng giống như pháp 
vô vi, vị ấy sẽ đạt được sự tỉnh thức hoàn hảo vượt 
trội, giếng như người phụ nữ hy sinh bản thân vì con 
trai mình sẽ tái sanh trong thế giới Phạm thiên. Tại sao 
có trường hợp này? 

Là vì vị ấy bảo vệ Pháp. Bảo vệ Pháp nghĩa là gì? 
Nghĩa là dạy rằng Như Lai cũng giống như pháp vô vi. 

Con của một gia đình tốt, sự giải thoát sẽ tự nhiên 
đến với người như thế này, ngay cả khi vị ấy không tìm 
kiếm nó, giống như người phụ nữ hy sinh bản thân 
mình cho con trai mình sẽ tự nhiên tái sanh trong thế 
giới Phạm thiên, ngay cả khi cô ấy không tìm kiếm nó. 


(Kinh đại bát niết-bàn, Đại Chánh tập 12, đoạn 375, 
chương 2, tr. 613c10-23; tham chiếu Đại Chánh tập 12, 
đoạn 374, tập 12, tr. 374a19-28, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


BA “THÂN” CỦA PHẬT 


Những tư tưởng Đại thừa vé bán chát của đức Phát 








thống hóa thành giáo lý 'Ba thán' (tri-kãya) của Phát. 

Pháp thân (Dharma-kãya) (xem Th.4) là thé tánh 
chân thật; 

Báo thân (Sambhoga-kãya) là thân ở cảnh giới tịnh 
độ mà chi các đại Bô-tát mới tháy được; 

và Hóa thân (nirmãna-kãya) là thân xuất hiện trong 
thế giới phàm phu như thế giới mà loài người đang 
sông. 


M.9 Pháp thân I: Như Lai là Pháp thân, không đến 
không đi 


Những đoạn kinh văn dưới đây nói lên ý nghĩa rằng 
hình tướng và âm thanh của đức Phật không biếu lộ 
đức Phát chân thật: chỉ có thé thấy Phát qua Pháp của 
Ngài, mà trong đoạn trích dịch dưới đây, đó là những 
phẩm đức (pháp) gắn liền với Chánh Pháp như một 
con đường tu tập. 


Bồ-tát đại sỹ Pháp Thượng (Dharmodgata) nói với 
Bồ-tát đại sỹ Thường Đề (Sadäprarudita): “... Thiện 
nam tử, một người bị thiêu đốt dưới cái nóng của mùa 
hè, vào lúc giữa trưa của tháng cuối hè, có thể sẽ thấy 
một huyén tượng chuyền động trong không trung. 

Người ấy đuôi theo và tự nghĩ rằng ‘ta thấy nước, ta 
sẽ có nước để uống!' Thiện nam tử, ông nghĩ nước đó 
đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Sẽ chảy vào biển đông 
hay bién nam, bién tây, biên bác? 


Thường Đề nói: “Thiện nam tử, trong huyễn tượng 
đó nước vốn không tón tại, làm sao nói được nó từ đâu 
đến và đi về đâu. 

Thiện nam tử, người khờ dại, vô trí, bị thiêu đốt dưới 
cái nóng của mùa hè, thấy huyễn tượng và khởi ý 
tưởng nước ở nơi không có nước. Thật ra, nơi ấy vốn 
không có nước.” 


Pháp Thượng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, thiện nam 





systematised in the doctrine of the Tri-kayas or “Three 
bodies' of a Buddha. 

The Dharma-body (Dharma-kaya)or body of (pure) 
dharmas' (see *Th.4), is his ultimate nature, 

the Enjoyment-body (Sambhoga-kaya) is his form at 
a celestial level which advanced bodhisattvas are able 
to perceive, 

and the Emanation-body (Nirmana-kaya) is the form 
in which he appears in ordinary physical worlds such as 
our own. 


M.9 The Dharma-body I: Tathagatas do not come 
or go but are to be seen in their dharma-bodies 


These passages express the idea that the 
appearance and sound of the Buddha does not show 
the real Buddha: a Buddha is to be seen in his Dharma- 
body, which in the first passage may have meant their 
collection (body) of qualities (dharmas) pertaining to the 
Dharma as spiritual path. 


The bodhisattva, the great being Dharmodgata, said 
to the bodhisattva, the great being Sadaprarudita, ' 
Son of good family, a man who was being burned by 
the summer heat, in the last month of summer, in the 
middle of the day, might see a mirage quivering in the 
air. 

He might run towards it, thinking to himself, “1 can see 
water! | can see water to drink!" Where do you think 
that water comes from, son of good family, and where 
do you think it will go? To the great ocean to the east, 
or to the great oceans to the south, the west, or the 
north?' 


Sadäprarudita said, “Son of good family, the water in 
the mirage does not exist. How can one perceive its 
coming or its going? 

That foolish, unwise man, son of good family, who 
was being burned by the summer heat, saw the mirage 
and formed a perception of water where there was no 
water. There was no inherently existing water there.’ 


Dharmodgata said, 'Exactly, son of good family, 


277 





được hệ thống. hóa trong học thuyết về tam thân hay 
“ba thân thé" của đức Phát. 

Pháp thân (dharma-kàya) hay ‘cø thé của các sự vật 
(tinh khiết” (xem Th.4), là bán chát tối thượng của 
Ngài, 

ứng thân (sabhoga- kaya) là hình dang của Ngài ở 
cáp độ thiên thé mà các Bó-tát cao cáp có thé nhận 
thức được 

và hóa thân (nirmana- kãya) là hinh thức mà Ngài 
xuất hiện trong các thé giới vật chát bình thường như 
của chúng ta. 


M.9 Pháp thân I: Các Như Lai không đến, không 
đi mà được nhìn thây trong pháp thân của các ngài 


Những đoạn văn này thé hiện ý tưởng rằng sự xuất 
hiện và âm thanh của đức Phật không cho chỉ đức Phật 
thực sự: đức Phật được nhìn thấy trong pháp thân của 
Ngài, mà trong đoạn đầu tiên có thé có nghĩa là tập 
hợp (thân thé) của các phẩm chát (các pháp) liên quan 
đến pháp như là con đường tâm linh. 


Bồ-tát, vị đại nhân Dharmodgata, nói với Bồ-tát, vị đại 
nhân Sadäprarudita, “... Con trai của một gia đình tốt, 
một người đã bị thiêu đốt bởi cái nóng mùa hè, vào 
tháng cuối cùng của mùa hè, vào giữa ngày, có thể 
thấy một ảo ảnh rung chuyén trong không khí. 

Vị áy có thé chạy về phía nó, tự nghĩ: "Ta có thể nhìn 
thấy nước! Ta có thể nhìn thấy nước để uống!” “Ngài 
nghĩ rằng nước đến từ đâu, con trai của một gia đình 
tốt Ngài nghĩ nó sẽ đi đâu? Đến đại dương lớn ở phía 
đông, hay các đại dương lớn ở phía nam, phía tây hay 
phía bắc?” 


Sadäprarudita nói, “Con trai của một gia đình tốt, 
nước trong ảo ảnh không tồn tại. Làm thế nào người ta 
có thé nhận biết được nó đang đến hay nó dang di? 

Người đàn ông khờ khạo, thiếu khôn ngoan đó, con 
trai của một gia đình tốt, người đang bị thiêu đốt bởi cái 
nóng mùa hè, đã nhìn thấy ảo ảnh và hình thành nhận 
thức về nước ở nơi không có nước. Ở đó, vốn dĩ 
không có nước.” 


Dharmodgata nói, “Chính xác, con trai của một gia 








tử. Người nào chấp trước vào hình sắc hay âm thanh 
của Như Lai và khởi ý tưởng Như Lai có đến có đi thì 
cũng như vậy. 

Nên biết, những ai mà khởi ý tưởng Như Lai có đến 
có đi là người khờ dại, vô trí, cũng giống như người 
hình thành khái niệm nước ở nơi không có nước. Vì 
sao vậy? 

Vì không thé thấy Nhu Lai qua sắc tướng; vì Nhu Lai 
là Pháp thân.” 


Astasáha$rika Prajfiaparamità Sūtra, ch.31, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Những ai thấy Ta qua sắc tướng và tim Ta qua âm 
thanh, người ây đang hành tà pháp, sẽ không thây 
được Ta. 


Hãy quán Phật như là Pháp, bởi các Đạo Sư chính là 
Pháp thân. Nhung, Pháp tánh vón không thê nhận biệt, 
vì không phải là khả tri bởi thức. 


Vajracchedika Prajfiaparamita Sūtra, section 26, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.10 Pháp thân II: Pháp thân lưu xuất từ những 
phẩm tính của Thánh Đạo 


Đoạn này cho tháy Pháp thân là sự lưu xuất từ nhiều 
phâm tính của Phật đạo. 


Này các nhân giả, thân của Như Lai là Pháp thân, 
sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ; sinh từ bồ thí, trì 
giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến; 
sinh từ từ, bi, hỉ, và xả; 

sinh từ bố thí, tự điều phục, và trì giới; sinh từ nhẫn 
nhục và nhu hòa; sinh từ thiện căn được thành tựu bởi 
cần hành tinh tấn; 

sinh từ tĩnh lự, giải thoát, nhất tâm, và định; sinh từ 
đa văn, trí tuệ, và phương tiện thiện xảo; 

sinh từ ba mươi bảy đạo phẩm; 136 





exactly. Those who adhere to the physical form or the 
voice of the Tathagata, and who form a mental 
construction of the Tathagata as coming or going, are 
just like this. 

Those who form a mental construction of the 
Tathagata as coming or going should all be described 
as foolish and unwise, just like the man who formed a 
perception of water where there was no water. Why is 
this? 

It is because the Tathãgatas are not to be seen from 
their physical bodies. The Tathagatas have Dharma- 
bodies.' 

Astasáha$rika Prajfiaparamita, Sūtra ch.31, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


Those who saw me by my body and followed me by 
my voice have made the wrong kind of effort. Those 
people will not see me. 


A Buddha should be seen from the Dharma, the 
Guides have Dharma-bodies. Yet, the nature of the 
Dharma is not knowable. It cannot be known. 


Vajracchedika  Prajfiaparamità Sūtra, section 26, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


M.10 The Dharma-body II: The Dharma-body as 
arising from the qualities of the Noble Path 


This passage sees the Dharma-body as arising from 
the various qualities of the path to Buddhahood. 


"The body of the Tathagata, friends, is the Dharma- 
body. Ilt arises from generosity, ethical discipline, 
meditative concentration, wisdom, liberation, and the 
knowing and seeing of liberation. It arises from loving 
kindness, compassion, empathetic joy, and equanimity. 

It arises from generosity, self-control, and restraint. It 
arises from patient acceptance and gentleness. lt 
arises from the wholesome roots produced by the 
steady application of energy. 

It arises from meditative absorption, emancipation, 
meditative concentration, and meditative attainment. It 


278 





đình tốt, chính xác. Những người gán ghép sắc thân 
hoặc giọng nói của Như Lai và những người hình 
thành cấu trúc tinh thần của Như Lai khi đến hay đi, 
đều giống như thế này. 

Những người hình thành cấu trúc tinh thần của Như 
Lai khi đến hay đi đều được mô tả là ngu ngốc và thiếu 
khôn ngoan, giống như người đã hình thành nhận thức 
về nước ở nơi không có nước. Tại sao thế? 

Đó là bởi vì các Như Lai không được nhìn thấy từ cơ 
thể vật lý của họ. Các Như Lai có pháp thân.” 


(Kinh bát thiên tụng bát nhã ba la mật đa, chương 31, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


Những ai nhìn thấy ta bằng cơ thé ta và theo dõi ta 
báng giọng nói của ta đã nỗ lực một cách sai lâm. 
Những người đó sẽ không nhìn thây ta. 


Một đức Phật nên được nhìn thấy từ Pháp, các bậc 
chỉ đường có các sự vật thân. Tuy nhiên, bản chất của 
pháp thì không ai có thê biét được. Nó không thé được 
biết. 


(Kinh kim cang bát nhã ba la mật đa, phần 26, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


M.10 Pháp thân II: Pháp thân khởi sinh từ những 
đặc tính của thánh đạo 


Đoạn này xem pháp thân phát sinh từ những phẩm 
chât khác nhau của con đường dân đến Phật quả. 


“Thân của Như Lai, này bằng hữu, là pháp thân. Nó 
phát sinh từ sự rộng lượng, kỷ luật đạo đức, thiền định, 
trí tuệ, sự giải thoát và cái biết và cái thấy của sự giải 
thoát. Nó phát sinh từ lòng nhân ái, từ bi, hỷ xả. 

Nó phát sinh từ sự rộng lượng, tự chủ và kiềm chế. 
Nó phát sinh từ sự chấp nhận kham nhẫn và từ ái. Nó 
phát sinh từ những căn lành thiện được tạo ra bởi áp 
dụng năng lượng ôn dinh. 

Nó phát sinh từ sự hấp thụ thiền định, sự giải phóng, 
sự tập trung thiền định và sự đạt được thiền định. Nó 
phát sinh từ học hỏi, trí tuệ và phương tiện thiện xảo. 








sinh từ chỉ và quán; 

sinh từ mười lực, bón vô úy, và mười tám pháp bát 
cộng của Phật; 

sinh từ tất cả các ba-la-mật; sinh từ thần thông và 
diệu trí. 

Nó sinh ra từ sự đoạn trừ các bát thiện pháp và sự 
tích tập các thiện pháp; 

sinh từ chân lý, thật lý; sinh từ không phóng dật; sinh 
từ vô số nghiệp thanh tịnh. 


Này các nhân giả, nếu muốn chứng được thân của 
Như Lai dé diệt trừ hêt thảy bệnh chướng của tật cả 
chúng sinh, các người hãy phát tâm câu vô thượng bô- 
đề. 


Trưởng giả Duy-ma-cật của gia tộc Ly-xa đã thuyết 
pháp cho những người đến thăm bệnh như thế, khiến 
cho vô số nghìn người phát tâm vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch. 2, sec.12, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.11 Phát và các dai Bô-tát thị hiện dưới vô số 
hình tướng 


Đức Phật thị hiện dưới hình tướng nào cũng giúp 
chúng sinh dén với Chánh pháp và đưa họ đên giải 
thoát. 


Như Lai phân thân vô số để độ thoát vô lượng chúng 
sinh. 

Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, 

hoặc hiện thân trời rồng, 137 hoặc hiện thân quỷ thần; 

hoặc hiện núi, rừng, sông, ngòi, suối, hò, ao, giếng 
để lợi ích mọi người và giải thoát tất cả. 

Lại có lúc hiện thân Thiên dé Thích!38 —vua của các 
vị trời, hoặc hiện thân Phạm vương, 





arises from learning, wisdom, and skill in means. 
It arises from the thirty-seven practices which help 


one to attain awakening. ! 35 

It arises from meditative calm and insight. 

It arises from the ten powers, from the four kinds of 
self-confidence, and from the eighteen unique qualities 
of a Buddha. 

It arises from all of the perfections. 
higher knowledge and direct knowledge. 

It arises when one rids oneself of all unwholesome 
qualities. It arises when one develops all wholesome 
qualities. 

It arises from truth. It arises from reality. It arises from 
vigilance. 


It arises from 


The body of the Tathagata, friends, arises from 
limitless pure karma. This is what you should long for. 
In order to rid all living beings of the sickness of all the 
defilements, you should resolve to attain unsurpassed, 
perfect awakening.' 


The Licchavi Vimalakirti taught the Dharma in this 
way to those who had gathered to inquire about his 
illness, and hundreds of thousands of living beings 
resolved to attain unsurpassed, perfect awakening. 


Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch. 2, sec.12, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.11 The Buddha and advanced bodhisattvas 
manifest in countless forms 


The Buddha appears in whatever form will help to 
bring beings to the Dharma and help them towards 
liberation. 


| manifest myself in many different ways in order to 
liberate all the different kinds of living beings. 

| may appear with a male body. | may appear with a 
female body. 


| may appear with the body of a god or a nãga. 196 | 


may appear with the body of a demon. 
| may appear as a mountain, a forest, a stream, a 
spring, a river, a lake, a fountain, or a well in order to 


279 





Nó phát sinh từ ba mươi bảy thực hành giúp người ta 
đạt được giác ngộ.20 

Nó phát sinh từ sự an tịnh thiền định và tuệ giác. 

Nó phát sinh từ mười sức mạnh, từ bốn loại tự tin và 
từ mười tám phẩm chát độc đáo của đức Phát. 

Nó phát sinh từ tất cả các sự hoàn hảo. Nó phát sinh 
từ tuệ tri cao thượng và tuệ tri trực tiếp. 

Nó phát sinh khi vị gat bỏ mọi phẩm chất bát thiện 
của bản thân. Nó phát sinh khi một người phát triển tất 
cả các phẩm chất thiện lành. 

Nó phát sinh từ sự thật. Nó phát sinh từ thực tại. Nó 
phát sinh từ sự tỉnh giác. 


Thân của Như Lai, này bằng hữu, phát sinh từ 
nghiệp thanh tịnh vô hạn. Đây là điều ngài nên mong 
cầu. Đề loại bỏ tất cả chúng sanh khỏi bệnh tật của tất 
cả các phiền não, ngài nên quyết tâm đạt được sự tỉnh 
thức hoàn hảo và vượt trội.” 


Licchavi Vimalakirti đã giảng day pháp theo cách này 
cho những người đã tụ tập dé hỏi vé căn bệnh của ông 
và hàng trăm ngàn hữu tình đã quyết tâm đạt được sự 
tỉnh thức hoàn hảo và vượt trội. 


(Kinh Duy Ma Cát, chương 2, phần 12, do D.S. dịch 
tiéng Anh). 


M.11 Đức Phật và các Bó-tát cao cáp hiên hiện 
dưới vô só hinh thức 


Đức Phật xuất hiện dưới bát cứ hình thức nào sẽ 
giúp đưa chúng sanh dén với pháp và giúp họ hướng 
đến giải thoát. 


_Ta hiện thân theo nhiều cách khác nhau để giải thoát 
tât cả các loại chúng sanh khác nhau. 

Ta có thé xuát hiện với một co thé nam giới. Ta có 
thê xuất hiện với một cơ thê phụ nữ. . 

Ta có thé xuât hiện với co thê của vị thân hoặc một 
nàga.2! Ta có thể xuất hiện với cơ thể của một quy 
thần. 

Ta có thể xuất hiện như một ngọn núi, một khu rừng, 








hoặc hiện thân Chuyên luân vương, hoặc hiện thân 
cư sĩ, hoặc hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân té 
tướng, hoặc hiện thân quan viên, 

hoặc hiện thân tỳ-kheo, ty-kheo-ni, cu sĩ nam, cu sĩ 
nü..., 

hoặc hiện thân Thanh văn, A-la-hán, Bích-chi-phật, 
Bồ-tát... dé thành tựu chúng sinh. 

Như Lai không phải chỉ thị hiện thân Phật. 


Ksitigarbha Bodhisattva |. Pürva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.2, p.779b18—b26, dịch Anh 
D.S. 


Phát tánh 


Moi chúng sinh đều tàng chứa Nhu Lai tang 
(Tathagata-garbha)—phói thai hay bào thai Nhu Lai— 
nghĩa rằng chúng có trong mình quang minh bản hữu 
của Phật tánh. 

Như Lai tạng vốn quang rạng và thanh tịnh như bản 
tánh của tâm trong ( Th.24) nhung bi che phủ bởi 
những phiền não khách trần. 

Trong phần lớn các ngữ cảnh sau đây, Như Lai tạng 
chỉ cho một dịch ngữ khá rộng, đó là 'Phật tánh' 


M.12 Bản tánh Như Lai tạng trong các chúng sinh 


Đoạn thứ nhát được trích từ một bản kinh quan trọng 
mà dường như đó là bản kinh đầu tiên giới thiệu tư 
tưởng Như Lai tạng. 

Kinh đưa ra chín thí dụ về mối tương quan giữa Như 
Lai tạng và chúng sinh bằng vào những ý nghĩa của từ 





help people and liberate absolutely all of them. 


| may appear with the body of Sakra,! 97 the King of 
the Gods. | may appear with the body of Brahma. 

| may appear with the body of a king of the entire 
world. | may appear with the body of a householder. | 
may appear with the body of the king of a particular 
country. | may appear with the body of a prime minister. 
| may appear with the body of an official. 

| may appear with the body of a monk, a nun, a 
layman, a laywoman, and so forth. 

| may appear with the body of a disciple, an arhant, a 
solitary-buddha, a bodhisattva, and so forth, in order to 
bring living beings to maturity. 

| do not only appear with the body of a Buddha. 


Ksitigarbha Bodhisattva |. Pürva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.2, p.779b18-b26, trans. 
D.S. 


The Buddha-nature 


All beings are seen to contain or be a Tathagata- 
garbha, which means the embryo' or womb' of a 
Tathagata, meaning that they have within them a 
radiant potential for Buddhahood. 

It is seen as radiant and pure but obscured by non- 
intrinsic defilements, as is the nature of the mind in 
*Th. 124. 

In most cases in this work, Tathagata-garbha is 
referred to by the loose translation ‘Buddha-nature’. 


M.12 The nature of the Tathāgata-garbha and its 
relation to beings 


The first passage comes from a key text that seems 
to have been the first to introduce the idea of the 
Tathāgata-garbha. 

lt gives nine similes for how the Tathāgata-garbha 
relates to beings, which trade on the various meanings 


280 





một con suối, một con suối, một con sông, một cái hò, 
một đài phun nước, hay một cái giếng để giúp đỡ mọi 
người và giải thoát tuyệt đối tất cả họ. 

Ta có thể xuất hiện với cơ thể của Šakra,22 Vua của 
các vị trời. Ta có thể xuất hiện với thân hình của 
Brahma. 

Ta có thé xuát hién vói co thé cüa vi vua cüa toàn 
thé giói. Ta có thé xuát hién vói co thé cüa mót gia 
chü. Ta có thé xuát hién vói co thé cüa vua cüa mót 
quóc gia cu thé. Ta có thé xuát hién vói thán hinh cüa 
một thừa tướng. Ta có thé xuất hiện với co thé của một 
quan đại thần. 

Ta có thể xuất hiện với thân thể của Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, cu sĩ nam, cư sĩ nữ, v.v... 

Ta có thể xuất hiện với thân xác của Thanh văn, vị A- 
la-hán, đức Phật độc giác, Bồ-tát, v.v... dé đưa chúng 
sanh đến sự trưởng thành. 

Ta không chỉ xuất hiện với thân hình của đức Phát. 


(Kinh dia tạng bó tát bón nguyện công đức, Dai 
Chánh tập 13, đoạn 412, chương 2, tr. 779b18-b26, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


PHAT TÁNH 


Tắt cả chúng sanh được xem là đều chứa đựng hoặc 
là Như Lai tạng, có nghĩa là *phói thai” hoặc “bào thai” 
của Như Lai, nghĩa là họ có trong mình một tiềm năng 
rạng rỡ cho quả đức Phật. 

Nó được xem là rạng rỡ và thanh khiết nhưng bị che 
láp bởi những phiền não không nói tại, cũng như bản 
chát của tám trong Th. 124. 

Trong hầu hết các trường hợp trong tác phẩm này, 
Như Lai tạng được đề cập đến bằng bản dịch thoáng là 
“Phật tánh. ” 


M.12 Bàn chất của Nhu Lai tang và mối quan hé 
của nó với chúng sanh 


Đoạn đầu tiên xuất phát từ một bản văn chính yếu 
dường như là bài đâu tiên giới thiệu ý tưởng vê Như Lai 
lạng. 

Nó đưa ra chín so sánh về cách liên hệ của Như Lai 
tạng với chúng sanh, những ý nghĩa khác nhau của 








garbha’: tạng hay bào thai, phôi thai, đài hoa, mật thắt, 
vỏ hạt hoặc hạt, hay nội tạng của bắt cứ thứ gì. 

Bản kinh tự diễn tả được đức Phật dạy cho hàng 
ngàn ty-kheo ưu việt và vô só Bó-tát khoảng mười năm 
sau khi Ngài thành đạo. 

Hầu hết các thí dụ gợi ý rằng Như Lai tạng là Phật 
tánh án tàng bên trong chi cán được vén bày bằng 
cách trừ bó những phiền não đang che phủ, nhưng thí 
dụ thứ 3, 6 và 8 lại cho rằng đó là thứ cần được phát 
triển và làm cho thành thục. 

Tổng hop lại, những thí dụ này nói rằng Như Lai tạng 
là khả năng thành Phật tiềm án quí giá cần được khai 
phát và làm cho chín muói. 


(1) Đức Phát day, “Thiện nam tử, như vô số hoa sen 
do đức Phật biến hóa bỗng chốc tàn úa, vô số hóa 
Phật ngồi kiết già trong hoa sen ấy, đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt, phóng ánh sáng to lớn, thật là hi hữu, ai 
cũng cung kính. 

Cũng vậy, thiện nam tử, Ta dùng Phật nhãn quán sát 
hết thảy chúng sinh, thấy Như Lai trí, Như Lai nhãn và 
Như Lai thân ngồi kiết già bất động giữa các phiền não 
tham, sân và si. 

Thiện nam tử, hết thảy chúng sinh tuy ở trong chốn 
phiền não nhưng luôn có Như Lai tạng không bị nhiễm 
ô, đức tướng đầy đủ không khác gì ta. 


(2) Giống như mật ong thuần khiết ở trên vách đá 
hoặc ở trên cây được bây ong vô só bao quanh bảo vệ, 
Như Lai tạng bị các phiên não bao phủ và che đậy. 


(3) Lại nữa, thiện nam tử, giống như hạt lúa chưa 
bóc trấu, kẻ khờ dại đần độn xem khả bỏ đi, nhưng 
sau khi bóc sạch lại dem dùng duoc... 


(4) Lại nữa, thiện nam tử, giống như vàng ròng rơi 





of 'garbha': womb, embryo, the calyx of a flower that 
encloses a developing blossom, hidden inner room / 
sanctuary, the outer husk of a seed or the seed itself, 
or the interior of anything. 

The sütra describes itself as given by the Buddha ten 
years after his awakening, to thousands of 
accomplished monks and countless bodhisattvas. 

Most of its similes suggest that the Tathagata-garbha 
is a hidden inner Buddhahood that just needs to be 
revealed by removing the mental defilements that 
obscure it, but similes no.3, 6 and 8 suggest it is 
something that needs to develop and mature. 

Together, these suggest that it is a precious Buddha- 
potential that needs to be uncovered and then matured. 


(1) The Buddha said, 'Children of good family, it can 
be compared to the countless lotus flowers manifested 
by the Buddha which withered suddenly, and within 
which countless Buddhas, adorned with the thirty-two 
bodily characteristics of a Buddha, were manifested 
sitting cross-legged. ... 

In the same way, children of good family, when I look 
upon all living beings with my Buddha-eye, | see the 
Tathagata-wisdom, the  Tathagata-eye and the 
Tathagata-body sitting cross-legged and unmoving 
amongst the defilements of greed, hatred, and 
delusion. 

Children of good family, although living beings are 
currently defiled by the defilements, they possess the 
eternally pure Tathagata-garbha, with virtues which are 
indistinguishable from my own. 


(2) ... As the pure honey on a cliff or in a tree is 
surrounded by a cloud of countless bees swarming 
around it and guarding it, the Tathagata-garbha is 
covered and concealed by the defilements. ... 


(3) Again, children of good family, it can be compared 
to grain from which the husks have not been removed. 
A foolish, unwise, simple, lowly person might discard it, 
but when it is washed and the husks removed, the 
kernels can be used. ... 


(4) Again, children of good family, it can be compared 
281 





"tang:" tử cung, phôi thai, dài hoa bao boc một bông 
hoa dang phát trién, cán phóng / noi tón nghiém án bén 
trong, lớp vỏ bên ngoài của một hat gióng hoặc chính 
hạt gióng, hoặc bên trong của bát cứ thứ gi. 

Bản kinh mô tả được đức Phật tuyên thuyết mười 
năm sau khi ngài giác ngộ, cho hàng ngàn Tỳ-kheo 
thành tựu và vô só Bồ-tát. 

Háu hết các so sánh của nó cho thấy rằng Như Lai 
tang là một Phật tánh án bên trong chi cán được bộc lộ 
bằng cách loại bỏ các phiền não tinh thần che khuất 
nó, nhưng các ví dụ số 3, 6 và 8 cho thấy đó là một thứ 
cán phải phát triển và trưởng thành. 

Cùng với đó, những điều này cho thấy rằng đó là một 
tiêm năng Phật quý giá cần được phát hiện sau đó, 
phát trién. 


(1) Đức Phật nói, “Những đứa con của gia đình tốt, 
có thể được so sánh với vô số hoa sen do đức Phật 
hiện thân mà héo tàn đột ngột và trong đó có vô số đức 
Phật, trang nghiêm với ba mươi hai đặc tính thân thể 
của đức Phát, được hién lộ ngồi xếp bằng... 

Tương tự như vậy, này những đứa con của gia đình 
tốt, khi ta nhìn tất cả chúng sanh bằng Phật nhãn của 
mình, tôi nhìn thấy trí tuệ Như Lai, con mắt của Như 
Lai và thân thé Nhu Lai đang ngồi xếp bằng và bát di 
bát dịch giữa những phiền não của tham, sân, si. 

Này những đứa con của gia đình tốt, mặc dù chúng 
sanh hiện đang bị ô uế làm ô uế, nhưng họ có được 
Như Lai tạng thanh tịnh vĩnh viễn, với những đức tính 
không thể phân biệt được với chính của ta. 


(2)... Như mật nguyên chất trên vách đá hay trong 
cây cối được bao bọc bởi đám mây có vô số ong VÒ vé 
vây quanh và canh giữ, Như Lai tạng được các phiền 
não che đậy và giấu giếm.. 


(3) Lại nữa, này những đứa con của gia đình tốt, nó 
có thé được so sánh với hạt ngũ cốc chưa bỏ vỏ. Kẻ 
ngu xuán, không khôn ngoan, gián dị, hén mon có thé 
vứt bó nó, nhưng khi nó được rửa sach và bó vỏ thi hat 
nhán có thé düng duoc... 


(4) Lại nữa, này những đứa con nhà lành, nó có thé 








vào chỗ dơ, khuất lấp nhiều năm, vàng không hư hoại 
mà mọi người không hay biét.... 


(5) Lại nữa, thiện nam tử, giống như trân bảo được 
cát giàu trong nhà kẻ bán cùng mà không ai hay biét.... 


(6) Lại nữa, thiện nam tử, giống như trái xoài, hạt của 
nó chưa hư hoại, đem vùi dưới đât thì sẽ mọc lên cây 
lớn, vua trong các giỗng cây.... 


(7) Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người mang 
theo tượng vàng đi qua nước khác, vì đường đi hiểm 
trở, sợ gặp giặc cướp nên giấu tượng vào dưới đồ 
rách nát dé mọi người không biết. 

Trên đường đi, người này đột ngột qua đời. Tượng 
vàng do đó bị vất bỏ giữa nơi hoang vãng, người di 
đường đều cho rằng do bán mà giám dap lên. 


(8) Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người phụ 
nữ nghèo khổ xấu xí, mọi người đều xa lánh, nhưng 
mang thai quý tử, đứa con ấy sẽ làm thánh vương, làm 
chủ cả bốn châu. Người phụ nữ ấy không biết, trải qua 
ngày tháng vẫn thường suy nghĩ hạn hẹp, cho rằng sẽ 
sinh đứa con bàn tiện. 

Cũng vậy, thiện nam tử, Như Lai quán sát hết thảy 
chúng sinh, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, chịu sự 
thống khổ của các độc, thân của họ đều chứa bảo tạng 
của Như Lai nhưng không hay biết, giống như người 
phụ nữ kia. 

Vì thế, Như Lai nói pháp cho tất cả mọi người, bảo 
rằng ‘các thiện nam tử chớ xem thường bản thân, 

các ông đều có Phật tánh, nêu siêng năng diệt trừ 
các điều xấu ác chắc chắn sẽ trở thành các bậc Bồ-tát 
và Thế Tôn, rồi giáo hóa cứu độ vô lượng chúng 
sinh.'... 





to a piece of pure gold which has fallen into a pile of 
waste, and lies concealed there for many years. ... 


(5) Again, children of good family, it can be compared 
to a precious jewel hidden within an impoverished 
household [whose members are unaware of it]. ... 


(6) Again, children of good family, it can be compared 
to a mango stone, which does not decay when it is 
buried in the earth, but which grows into a great tree, 
the king of trees. ... 


(7) Again, children of good family, it can be compared 
to someone who has a statue of pure gold, and who is 
travelling to another country on dangerous roads, and 
who fears being attacked and robbed on the way, and 
who therefore wraps his statue in dirty rags, so that no- 
one will discover it. 

Imagine that he died on the way, and that his gold 
statue was discarded in the wilderness. Travellers 
trampled it, and it became filthy. ... 


(8) Again, children of good family, it can be compared 
to a poor, ugly, simple-minded woman who bears within 
her womb an honourable son who will become a noble 
king, a king of the entire world. This woman, though, 
does not know what he will become in the future, and 
thinks of him as a poor, ordinary, low-born child. 

In the same way, children of good family, the 
Tathagata sees all living beings circling through 
samsara suffering all kinds of pain and poisons, but all 
possessing within their bodies the precious Tathagata- 
garbha. Just like the woman, though, they do not 
realise what they bear within them. 

This is why the Tathagata explains the Dharma to 
everyone, saying "Children of good family, you are not 
inferior and lowly. 

You all possess Buddha-nature in your bodies. If you 
apply yourselves with vigour and destroy your previous 
evil deeds, then you will become bodhisattvas and 
Blessed Ones, and you will transform and rescue 
countless living beings". ... 


282 





ví như cuc vàng ròng đồ trong đống phế thải, nằm giấu 
ở đó, nhiêu năm... 


(5) Lại nữa, này những đứa con của gia đình tốt, nó 
có thé được so sánh như một viên ngọc quý án trong 
một hộ gia đình nghèo khó [mà các thành viên không 
hé hay biết về nó]... 


(6) Lại nữa, này những đứa con nhà lành, có thể ví 
nhu đá xoài không bị phân hủy khi chôn xuông dát, mà 
mọc thành cây đại thụ, vua của các loài cây... 


(7) Lại nữa, những người con của một gia đình tốt, 
có thể so sánh với người có tượng bằng vàng ròng, 
người đang đi đến nước khác trên những con đường 
nguy hiểm và người sợ bị tấn công và cướp trên 
đường và do đó, người quấn bức tượng của mình 
trong những mảnh vải vụn bán thỉu, dé không ai phát 
hiện ra nó. 

Hãy tưởng tượng rằng anh ta chết trên đường đi và 
tượng vàng của anh ta bị vứt bỏ trong đồng vắng. Du 
khách đã giám đạp nó và nó trở nên bán thỉu... 


(8) Lại nữa, này những đứa con của gia đình tốt, nó 
có thể được so sánh với người phụ nữ nghèo, xấu xí, 
có tâm giản dị nhung mang trong mình một đứa con 
danh giá sẽ trở thành vị vua cao quý, vị vua của toàn 
thế giới. Người phụ nữ này, mặc dù không biết vị ấy sẽ 
trở thành gì trong tương lai và xem như một đứa trẻ 
nghèo, bình thường, thấp bé. 

Tương tự như vậy, những người con của gia đình 
tốt, Như Lai thấy tất cả chúng sinh đang đi vòng quanh 
luân hồi trong thân thể của họ Như Lai tạng quý giá. 
Cũng giống như người phụ nữ, mặc dù, họ không nhận 
ra những gì họ mang trong mình. 

Đây là lý do tại sao Như Lai giải thích pháp cho mọi 
người rằng: “Này các con của gia đình tốt, con không 
thấp kém. 

Tất cả các con đều sở hữu Phật tánh trong cơ thể 
mình. Nếu các con tự mình tinh tấn và tiêu diệt các việc 
ác trước đây của minh thì các con sẽ trở thành các Bò- 
tát và các đức Thế Tôn và các con sẽ chuyển hóa và 
giải cứu vô số chúng sinh.. 








(9) Lại nữa, thiện nam tử, giống như người thợ đúc 
tượng đúc một pho tượng bằng vàng, đúc xong rồi lật 
úp nó trên mặt đắt. 

_Bên ngoài tuy trông cháy đen nhung tượng bên trong 
vẫn không biến đổi. Đến khi mở khuôn bày tượng, sắc 
vàng liền sáng rực rỡ.. 


Tathagata-garbha Sūtra, Taisho vol.16, text 666, 
p.457b25-c03, c23-c27, p.458a10-a14, a24-a28, 
b10-b15, b23-b24, b29-c06, c15-21, p.459a07-a14, 
a25-b02, dịch Anh D.S. 


28.... Hết thảy chúng sinh đều có Như Lai tạng, phát 
trién từ hạt gióng [Phát]. 


45. Xét trên phương diện chân thật nghĩa, không có 
sự khác biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật 
chánh giác. Những ai đã thây được Chân như sẽ thây 
răng tát cả chúng sinh déu có Tôi thăng tạng (Jina- 
garbha). 139... 


47. Bất tịnh là chúng sinh, vừa tịnh vừa bắt tịnh là 
Bô-tát, toàn tịnh là Như Lai.... 


49. Như hư không bao trùm tất cả mà không phân 
biệt, cũng vậy, tự tánh vô cấu của tâm thâm nhập khắp 
tất cả các pháp... 


155. Giới này (Phật tánh, Như Lai tạng) vốn Không, 
không có các đặc tính khách trần, vốn là những đặc 
tính dị biệt với Phật tánh; nhưng không phải Không, 
không có các phẩm chát siêu việt vốn không dị biệt với 
Phật tánh. 


Hatnagotra-vibhãga of Saramati or Maitreya, ch.1, 
v.28, 45, 47, 49, 155, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 





(9) Again, children of good family, it can be compared 
to a master foundry man casting a statue in pure gold. 
When the statue has been cast, it is turned upside- 
down and placed on the ground. 

Although it is blackened and burnt on the outside, the 
statue inside is unaffected. When it is opened, and the 
statue is revealed, its golden colour shines forth. ... 


Tathagata-garbha Sūtra, Taisho vol.16, text 666, 
p.457b25-c03, c23-c27, p.458al0-a14, a24-a28, 
b10-b15, b23-b24, b29-c06, c15-21, p.459a07-a14, 
a25-b02, trans. D.S. 


28. ... All embodied beings are always Buddha- 
garbhas, which have grown from a seed. ... 


45. In reality, there is no difference between ordinary 
people, noble ones, and perfectly awakened Buddhas. 
Those who have seen things the way they are teach 


that this Jina- garbha ! 38 is to be found in living beings. 


47. It is said to be impure in the sphere of living 
beings, both pure and impure in bodhisattvas, and 
completely pure in the Tathàagatas. ... 


49. Just as space extends everywhere and has 
uniformity as its nature, the unblemished element which 


has the mind as its essential nature pervades 
everything. ... 
155. This element is empty of non-intrinsic 


characteristics, which are distinct from it. It is not empty 
of unsurpassed qualities, which are not distinct from it. 


Ratnagotra-vibhága of Saramati or Maitreya, ch.1, 
v.28, 45, 47, 49, 155, trans. from Sanskrit by D.S. 


283 





(9) Lai nữa, này những người con nhà lành, có thé ví 
như một ông chủ thợ đúc tượng bằng vàng ròng. Khi 
tượng đã được đúc xong, nó được lật ngược lại và đặt 
trên mặt đất. 

Mặc dù bên ngoài bị cháy đen nhưng bức tượng bên 
trong không hề bị ảnh hưởng. Khi được mở ra, bức 
tượng được hién lộ, màu vàng của nó tỏa sáng... 


(Kinh Nhu lai tang, Dai Chánh tập 16, đoạn 666, tr. 
457b25-c03, c23-c27, tr. 458a10-a14, a24-a28, b10- 
b15, b23-b24, b29-c06, c15- 21, tr. 459a07-a14, a25- 
b02, do D.S. dịch tiếng Anh). 


28. Tát cả chúng sinh hiện thân luôn luôn là những 
Như Lai tạng, đã phát trién từ một hạt gióng... 


45. Trong thực tế, không có sự khác biệt giữa những 
người bình thường, những thánh nhân và những đức 
Phật toàn giác. Những người đã nhìn mọi thứ theo 
cách họ đang dạy rằng tạng chiến thắng? này phải 
được tìm thây trong chúng sinh... 


47. Nó được cho là không thanh tịnh trong cảnh giới 
của chúng sanh, cả hai thanh tịnh và không thanh tịnh 
trong các Bồ-tát và hoàn toàn thanh tịnh trong các đức 
Như Lai... 


49. Giống như không gian mở rộng khắp mọi nơi và 
có tính đồng nhất như bản chất Của nó, yêu tố không tỳ 
vết có tâm trí như bản chất thiết yếu của nó bao trùm 
mọi thú.. 


155. Yếu tố này trồng rỗng của các đặc tính phi nội 
tại, khác biệt với nó. Nó không trồng rỗng những phẩm 
chất vượt trội, không khác biệt với nó. 


(Báo tánh phân tích của Särãmati hoặc Maitreya, 
chương 1, v. 28, 45, 47, 49, 155, do D.S. dịch tiêng 
Anh). 








M.13 Phu nhân Tháng Man (Śrīmālā) nói vé Phật 
tánh 


Đoạn này mô tả Phật tánh (tức Như Lai tạng) như là 
sở y của sinh tử luân hồi (bởi nó là cán dé của tâm 
thức, cái có thé làm đường lạc lối do các phiên não 
bám theo), nhưng đồng thời nó cũng là cội nguón cho 
ước muôn giải thoát và sự tìm câu giải thoát. Nó 


thường còn và thanh tịnh nhưng không phải là một cái 


Ngã chủ té và bát bién. 


Bạch Thế Tôn, sinh tử y trên Như Lai tạng, và do 
Như Lai tạng mà nói rằng không thé biết được bản thé. 
Bạch Thế Tôn, có Như Lai tạng cho nên có sinh tử, đó 
gọi là khéo nói.... 


Bạch Thế Tôn, sinh và tử, hai pháp này tức là Như 
Lai tạng. Do ngôn thuyết của thế gian nên nói là có 
sinh có tử. Tử là căn hủy hoại, sinh là các căn mới khởi 
lên, 

chứ không phải rằng Như Lai tạng có sinh có tử. Như 
Lai tạng vốn lìa ngoài tướng hữu vi. Như Lai tạng vốn 
thường trụ, không hủy hoại. 

Cho nên, Như Lai tạng là sở y, là khả năng duy trì, là 
khả năng kiến lập. Bạch Thế Tôn, là Phật pháp vốn 
không xuất ly, không thoát, không đoạn trừ, không thể 
nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, làm sở y, duy trì, thiết lập các pháp 
hữu vi bên ngoài vốn có tính cần được đoạn, được giải 
thoát, có biến dị, chính là Như Lai tạng. 


Bạch Thế Tôn, nếu không có Như Lai tạng thì không 
thể có sự nhàm chán khổ lạc và mong cầu Niết- 
bàn. 140... 


Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không có giới hạn 
nguyên thủy, là pháp không sinh khởi, không hoại diệt, 
có gieo trồng các khổ nên có nhàm chán khổ mà mong 
cầu Niết-bàn. 





M.13 Queen Śrīmālā on the Buddha-nature 


This passage portrays the | Buddha-nature 
(Tathagata-garbha) as that within people which is the 
basis of the round of rebirths (as it is the root of the 
mind, which can go astray due to accompanying 
defilements), but which also sees the need for 
liberation from this and its pains, and which seeks 
liberation. It is eternal, and pure, but not an essential, 
permanent Self. 


Blessed One, samsàra is based upon the Buddha- 
nature, and on account of the Tathagata it is said to be 
impossible to know the primordial state. Blessed One, if 
one says that when the Buddha-nature exists, samsara 
exists, this is well said. ... 


The two phenomena of birth and death, Blessed One, 
are the Buddha-nature. In worldly terms, birth takes 
place, and death takes place. When the faculties 
cease, this is called death. When new faculties arise, 
this is called birth. 

The Buddha-nature is not born and does not die. The 
Buddha-nature is not characterised by anything 
conditioned. The  Buddha-nature is eternal and 
unchanging. 

For this reason, the Buddha-nature is the basis, the 
support, the foundation. Blessed One, it is the qualities 
of the Buddha, inseparable, unbreakable, indivisible, 
indestructible, inconceivable. 

Blessed One, the Buddha-nature is the basis, the 
support, and the foundation of conditioned things, 
which are breakable, divisible, destructible, and 
external. 


Blessed One, if there were no Buddha-nature, there 
would be neither aversion to what is painful nor joyful 


striving for nirvana. 199 m 


Blessed One, the Buddha-nature is without origin, an 
unarsen and unceasing phenomenon. |t can 
experience pain, and can therefore experience 
aversion to what is painful and joyfully strive for 


284 





M.13 Hoàng hậu $rimalà về Phát tánh 


Đoạn văn này miêu tả Phát tánh (Như Lai tang) trong 
con người vốn là cơ sở của vòng tái sanh (vì nó là gốc 
rễ của tâm, có thé di chệch hướng do nhiễm ô đi kèm), 
nhưng cũng cho thấy cán giải phóng khỏi điều này và 
những đau đớn của nó và cán giải thoát. Nó là vĩnh cửu 
và thuần khiết, nhưng không phải là một bản ngã 
thường hằng cán thiết. 


Bạch đức Thế Tôn, luân hồi dựa trên Phật tánh và 
dựa vào Như Lai tạng, người ta nói rằng không thể biết 
được trạng thái nguyên thủy. Bạch đức Thế Tôn, nếu 
ai nói răng khi Phật tánh tồn tại, luân hồi tồn tại thì điều 
này là khéo nói... 


Hai hiện tượng sanh tử, bạch đức Thế Tôn, chính là 
Phật tánh. Theo nghĩa của thế gian, sinh xảy ra thì chết 
xảy ra. Khi các giác quan chấm dứt, điều này được goi 
là cái chết. Khi các giác quan mới phát sinh, điều này 
được gọi là sự sinh ra. 

Phật tánh không sinh không diệt. Phật tánh không 
được đặc trưng bởi bất cứ điều gì được điều kiện hóa. 
Phật tánh là thường còn và bắt biến. 

Vì lý do này, Phật tánh là cơ sở, là chỗ dựa, là nền 
tảng. Bạch đức Thế Tôn, đó là những phẩm chất của 
đức Phật, không thé tách rời, không thé phá vỡ, không 
thé phân chia, không thé phá hủy, không thé nghĩ bàn. 

Bạch đức Thế Tôn, Phật tánh là cơ sở, là chỗ dựa và 
là nền tảng của các sự vật hữu vi, có thể phá vỡ, phân 
chia, hủy diệt và ngoại tại. 


Bạch đức Thế Tôn, nếu không có Phật tánh, sẽ 
không chán ghét những gì đau khô và hoan hỷ tinh tân 
vì niết-bàn^24... 


Bạch đức Thế Tôn, Phật tánh là không có nguồn góc, 
một hiện tượng bất khởi và không ngừng. Nó có thể 
trải nghiệm đau đớn và do đó, có thể trải nghiệm chán 
ghét những gi đau đớn và hoan hy tinh tán vì niét-bàn. 








Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là ngã, 
không phải là chúng sinh, không phải mạng, không 
phải nhân cách. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là cảnh giới 
cho những chúng sinh rơi vào thân kiến, chúng sinh 
điên đảo, chúng sanh loạn ý chấp không. 


Bach Thé Tôn, Như Lai tạng là pháp giới tạng, 41 là 
Pháp thân tạng, là tạng xuất thế gian thượng thượng, 
là tạng tự tánh thanh tịnh. 

Như Lai tạng với tự tánh thanh tịnh này tuy bị ô 
nhiễm bởi phiền não khách trần |4Z và phiền não hiện 
khởi, nhưng vẫn là cảnh giới bát tư nghị của Như Lai. 
Vì sao? 


Thiện tâm sát-na không phải là bị nhiễm ô bởi phiền 
não. Bát thiện tâm sát-na cũng không phải là bị nhiễm 
ô bởi phiền não. Phiền não không xúc tâm; tâm không 
xúc phiền não, vậy đâu có thể pháp không xúc mà có 
thể nhiễm ô tâm được. 


Šimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taishõ vol.12, text 
353, ch.13, p.222b05-26; cf. Taishoó vol. 11, text 310, 
p.677c07-27, dich Anh T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THU'A 

Phát tánh 

V.1 Ai cüng có Phát tánh 

Trong phám dáu cüa 'Giái thoát báo nghiém luán' nói 
danh và có ánh hưởng của minh, cán cứ trên các 
nguón kinh dién Án-dó, vi dai luận sw Tây Tang 
Gampopa (1079-1153) láp luán ráng Phát tánh (xem 


*M.12-13) hiện hữu trong tất cả chúng sanh, và cuối 
cùng sẽ chứng đắc vô thượng bó-dé, thành Phát. 


Ta cần phải tự giải thoát ra khỏi vòng luân hồi 143 nu 





nirvana. 


Blessed One, the Buddha-nature is not an essential 
self, a living being, a life force, or a person. The 

Buddha-nature is not the sphere of living beings who 
fall into false views of an essential self, who hold 
distorted views, and who have a confused 
understanding of emptiness. 


Blessed One, the Buddha-nature is the embryo !40 of 
the expanse of phenomena, the embryo of the Dharma- 
body, the supreme supramundane embryo, the embryo 
which is by nature primordially pure. 

It is by nature primordially pure, but it is contaminated 


by non-intrinsic secondary defilements, 141 actual 
defilements. The sphere of the  Tathagata ¡is 
inconceivable. Why is this the case? 


It is because neither momentary wholesome mental 
states nor momentary unwholesome mind states are 
contaminated by the defilements. 


Šrimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taisho vol.12, text 
353, ch.13, p.222b05-26; cf. Taisho vol. 11, text 310, 
p.677c07-27, trans. T.T.S. and D.S. 


VAJRAYANA 
The Buddha-nature 
V.1 Everybody has the Buddha-nature 


In the first chapter of his famous and influential 'The 
Jewel Ornament of Liberation, relying on Indian 
scriptural sources, the great Tibetan master Gampopa 
(1079-1153) argues that the Buddha-nature (see 
*M.12-13) is present in all beings, and that eventually 
they will all attain the supreme awakening of a Buddha. 


free ourselves from 


285 


We must this  delusory 





Bạch đức Thé Tôn, Phát tánh không phải là một bản 
ngã, một sinh thể, một sinh lực hay một con người. 

Phật tánh không phải là cảnh giới của những chúng 
sanh rơi vào những quan điểm sai lầm về một bản ngã 
bản chát, những người có quan điểm méo mó và 
những người có sự hiểu biết mơ hồ về tánh không. 


Bach đức Thé Tôn, Phật tánh là phôi thai25 của hiện 
tượng vạn vật, phôi thai của pháp thân, là phôi thai 
siêu thế tối cao, phôi thai tự bản chất nguyên thủy 
thuân khiết. 

Bản chất nó là thuần khiết nguyên thủy, nhưng nó bị 
ô nhiễm bởi những tùy phiền não không nội tai,26 
phiền não thực. Cánh giới của Nhu Lai không thé nghĩ 
bàn. Tại sao điều này là trường hợp? 


Đó là bởi vì không phải trạng thái tâm tốt lành nhất 
thời hay trạng thái tâm bát thiện nhất thời đêu không bi 
ô nhiễm bởi các phiên não. 


(Kinh Thắng Man phu nhân, Đại Chánh tập 12, đoạn 
353, chương 13, p. 222b05-26; tham chiếu Đại Chánh 
tập 11, đoạn 310, tr. 677c07-27, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
PHẠT TÁNH 
V.1 Mọi người đều có Phật tánh 


Trong chương đầu tiên của tác phẩm nỗi tiếng và có 
ảnh hưởng lớn “Vòng hoa báu giải thoát” của mình, 
dựa trên các nguón kinh điền của Án Độ, đạo sư vĩ đại 
người Tây Tạng Gampopa (1079-1153) lập luận rằng 
Phật tánh (xem M.12-13) đang có mặt trong tất cả 
chúng sanh và cuối cùng tát cả họ sẽ đạt được sự tỉnh 
thức tối thượng của đức Phát. 


Chúng ta phải giải thoát mình khỏi luân hồi2” mê làm 








vọng và chứng đắc vô thượng bồ-đề. Thế nhưng 
chúng ta lại tự hỏi liệu những chúng sanh hạ liệt nhu 
chúng ta có thé tinh cần nỗ lực dé dat được nhu vậy 
chăng? 

Nếu như chúng ta chân chánh tinh cần nỗ lực, hà cớ 
gì chẳng thể thành tựu như vậy? Suy cho cùng, cũng 
như hết thảy hữu tình, ta cũng có Phật tánh, trong 
chính chúng ta — đây là nhân dé thành tựu Phật quả.... 


Nếu thật vậy thì do bởi nguyên do gì mà hết thảy hữu 
tình đều có Phật tánh? Đó là (1) bởi vi Pháp thân 144, 
Không tánh 145, sung mãn trong hết thảy hữu tình; (2) 
bởi vì thể tánh chân như vốn không sai biệt; và (3) bởi 
vì mỗi chúng sanh đều thuộc trong các chủng tánh. 

Do bởi ba nguyên do này mà hết thảy chúng sanh 
đều có Phật tánh. Đây là điều được nói trong Vô 
thượng mật Tục (Uttaratantra), Bởi vì Phật thân viên 
mãn biến mãn khắp mọi nơi; bởi chân như vốn không 
sai biệt; và bởi tất cả đều thuộc trong các chủng tánh / 
chủng tộc; và tất cả chúng sanh có thân đều sẵn có 
Phật tánh.' (UT VII.28). 


Nguyên do thứ nhất là Pháp thân, Không tánh, biến 
mãn khắp trong hết thảy chúng sanh. Điều này có 
nghĩa rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bởi vì 
Phật là Pháp thân; Pháp thân là Không tánh, mà Không 
tánh thì biến mãn hết thảy chúng sanh. 

Nguyên do thứ hai là thể tánh chân như vốn không 
sai biệt. Điều này có nghĩa rằng mọi chúng sanh đều 
có Phật tánh cũng bởi vì chân như của Phật không 
phải rộng lớn hơn hay cao hơn chân như của chúng 
sanh. 

Nguyên do thứ ba là hết chúng sanh đều thuộc trong 
các chủng tánh. Điều này có nghĩa rằng mỗi chúng 
sanh đều thuộc một trong năm chủng tánh: chủng tánh 
đoạn diệt, 146 chủng tánh bát định, 147 chủng tánh 
Thanh văn, chủng tánh Độc giác, hay chủng tánh Đại 
thừa. 148... 


Có hai loại (Phật tánh): đã giác tỉnh và chưa giác tỉnh. 
Đã giác tỉnh, là đã thành tựu Phật quả viên mãn, dấu 
hiệu có thể thấy. Chưa giác tỉnh, là chưa thành tựu 
Phật quả viên mãn, dấu hiệu không thể thấy. 





samsara !42 and attain unsurpassed awakening. Yet 
we may wonder whether such lowly beings as 
ourselves, try as we might, can attain it at all. 

Well, if we assiduously practise, why could we not 
attain it? After all, just like all sentient beings, we also 
have the Buddha-nature — the cause of (attaining) 
Buddhahood. ... 


If that is true, then what is the reason why all sentient 
beings have the Buddha-nature? It is (1) because all 


sentient beings are pervaded by the Dharma-body, 49 


emptiness; !44 (2) because the ultimate reality of 
suchness is indivisible; and (3) because every sentient 
being is one of the types (of Buddha-nature). 

It is owing to those three reasons that every sentient 
being has the Buddha-nature. This is what is said in the 
Uttaratantra, ‘Because the perfectly awakened Buddha- 
body is all-pervading; because “suchness” is indivisible; 
and because they are of the types; all embodied beings 
always have the Buddha-nature' (UT VII.28). 


The first reason is that all sentient beings are 
pervaded by the Dharma-body, emptiness. This means 
that sentient beings have the Buddha-nature because 
the Buddha is the Dharma-body, the Dharma-body is 
emptiness, and emptiness pervades all sentient beings. 

The second is that the ultimate reality of 'suchness' is 
indivisible. This means that sentient beings have the 
Buddha-nature also because the 'suchness' of 
Buddhas is not better, bigger or higher than the 
'suchness' of sentient beings. 

The third is that every sentient being is of one of the 
types (of Buddha-nature). This means that each 
sentient being is of one of the five types of Buddha- 


nature: the ‘cut-off type", 149 the uncertain type, 146 the 
disciple type, the solitary-buddha type, or the Great 


Vehicle type. 147 ES 


There are two types (of Buddha-nature): the 
awakened and the unawakened type. The awakened 
type is the fully accomplished fruition (of Buddhahood), 
which has a perceptible sign. The unawakened type is 


286 





này và dat được sự tỉnh thức vượt trội. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể tự hỏi liệu những sinh mệnh thắp kém 
như mình, cố gắng hết sức có thể, có thể đạt được 
điều đó hay không. 

Vâng, nêu chúng ta chuyên tâm thực hành, tại sao 
chúng ta không thể đạt được nó? Rốt cuộc, cũng giống 
như tất cả chúng sanh, chúng ta cũng có Phật tánh - 
nguyên nhân của (đạt được) Phật quả... 


Nếu điều đó là đúng thì nguyên nhân gì mà tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh? Đó là (1) bởi vì tất cả 
chúng sanh đều được bao trùm bởi pháp thân,28 tánh 
không;29 (2) bởi vì thực tại tối hậu của như vậy là 
không thể phân chia; và (3) bởi vì mỗi chúng sanh là 
một trong các loại (của Phật tánh). 

Nhờ ba lý do đó, mà mỗi chúng sanh đều có Phật 
tính. Đây là những gì được nói trong Uttaratantra, “Bởi 
vì thân Phật thức tỉnh hoàn toàn là toàn bộ; bởi vi “tánh 
như vậy” là không thể phân chia được; và bởi vì chúng 
thuộc các loại; tất cả chúng sanh hiện thân luôn luôn có 
Phát tánh (UT VII. 28). 


Lý do thứ nhất là tất cả chúng sanh đều được bao 
trùm bởi pháp thân, tánh không. Điều này có nghĩa là 
chúng sanh có Phật tánh bởi vì đức Phật là pháp thân, 
pháp thân là tánh không và tánh không tràn khắp tất cả 
chúng sanh. 

Thứ hai là thực tại cuối cùng của “tánh như vậy” 
không thể phân chia được. Điều này có nghĩa là ds 
sanh có Phát tánh cũng bởi vi “tánh nhu vậy” của đức 
Phật không tốt hơn, lớn hơn hoặc cao hơn “tánh như 
vậy” của chúng sinh. 

Thứ ba là mỗi chúng sanh thuộc một trong các loại 
(Phật tánh). Điều này có nghĩa là mỗi chúng sanh 
thuộc một trong năm loại Phật tánh: “loại bị cắt bỏ,” 30 
loại không chắc chắn,3†Í loại đệ tử, loại Phật đơn độc, 
hoặc loại Cỗ xe lớn. 32... 


Có hai loại (Phật tánh): loại thức tỉnh và loại không 
thức tỉnh. Loại thức tỉnh là quả vị đã thành tựu trọn vẹn 
(của Phật quả), có dấu hiệu có thể nhận biết được. 
Loại chưa được đánh thức là quả chưa hoàn thành, 








Ở đây có thể hỏi rằng do duyên gì mà Phật tánh có 
thể được giác tỉnh. Đáp rằng, một khi những chướng 
duyên bị loại bỏ, và những thuận duyên được sẵn 
sàng, Phật tánh sẽ được giác tỉnh. Ngược lại, Phật 
tánh không được giác tỉnh. 

Có bốn nghịch duyên là: sanh không gặp thời có 
Phật (trước và sau Phật), không có tập khí (hướng đến 
giác ngộ), thú hướng điên đảo (xu hướng Tiểu thừa), 
và tội nghiệp chướng đạo. 

Có hai thuận duyên là: ngoại duyên là có thầy dạy 
Pháp, và nội duyên là như lý tác ý mong cầu thiện 
pháp.... 


Trong số năm chủng tánh, chủng tánh Đại thừa là 
thân nhân (nguyên nhân trực tiếp) của Phật quả. 

Chủng tánh Thanh văn và Độc giác là sơ nhân 
(nguyên nhân gián tiếp) bởi vì các chủng tánh này rốt 
cuộc cũng dẫn đến Phật quả. 

Chủng tánh bát định có thé là thân nhân hoặc sơ 
nhân. 

Chủng tánh đoạn diệt — không có nghĩa là tuyệt đối 
chẳng thé thành Phát, chỉ là nguyên nhân phái trải qua 
thời gian rất lâu dài. 

Do đó, bởi vì hết thảy hữu tình đều thuộc một trong 
năm chủng tánh, mỗi hữu tình đều có Phật tánh. 


Do vậy, bởi ba nguyên do (giải thích ở trên) mà nói 
rằng mỗi mỗi hữu tình đều có Phật tánh. Điều này có 
thể ví dụ ra sao? 

Phật tánh vốn có sẵn trong ta cũng như bạc trong 
khoáng, dầu mè trong hạt mè, bơ trong sữa. 

Do đó, cũng nhu khoáng có thé thành bạc, mè thành 
dầu, và sữa thành bơ, hết thảy hữu tình đều có thể 
thành Phật. 


"The Jewel Ornament of Liberation’, pp.6—8, 13—16, 
dich Anh T.A. 





the fruition not yet accomplished, which has no 
perceptible sign. 

One might wonder by what condition the Buddha- 
nature can be awakened. The answer is that once the 
unfavourable conditions are removed, and the 
favourable conditions are available, the Buddha-nature 
is awakened. Otherwise, the Buddha-nature remains 
un-awakened. 

There are four unfavourable conditions: being born in 
an unfavourable circumstance, lacking the propensity 
(to practise the Dharma), improper behaviour, and 
obscuring influences. 

There are two favourable conditions: the external one 
is a teacher who teaches the Dharma, and the internal 
one is a correct attitude and aspiration for the 
wholesome Dharma. ... 


From among the five types (of Buddha-nature), the 
Great Vehicle type is the close cause of (attaining) 
Buddhahood. 

The disciple and solitary-buddha types are distant 
causes because they will eventually also lead to 
Buddhahood. 

The uncertain type can be either a close or a distant 
cause. 

The cut-off type — which does not mean that one 
does not attain Buddhahood at all, just that one needs 
a very long time to do so — is a very distant cause. 

Therefore, because all sentient beings belong to one 
of those five types, every sentient being has the 
Buddha-nature. 


Thus, owing to the three reasons (explained above), 
it is taught that every sentient being has the Buddha- 
nature. How can it be illustrated? 

It inheres in us like silver in ore, sesame oil in 
sesame seed, or butter in milk. 

Therefore, just as ore can be turned into silver, 
sesame into oil, and milk into butter, all sentient beings 
can turn into Buddhas. 


“The Jewel Ornament of Liberation’, pp.6-8, 13-16, 
trans. T.A. 


287 





không có dấu hiệu nhận biết. 

Người ta có thể tự hỏi bằng điều kiện nào mà Phật 
tánh có thể được đánh thức. Câu trả lời là một khi các 
điều kiện không thuận lợi được loại bỏ và các điều kiện 
thuận lợi có sẵn, Phật tánh được thức tỉnh. Nếu không, 
Phật tánh vẫn chưa thức tỉnh. 

Có bốn điều kiện bát lợi: sinh ra trong một hoàn cảnh 
không thuận lợi, thiếu thiên hướng (thực hành giáo 
pháp), hành vi không đúng đắn và những ảnh hưởng bị 
che lấp. 

Có hai điều kiện thuận lợi: điều kiện bên ngoài là vị 
thầy giảng dạy Pháp và điều kiện bên trong là một thái 
độ đúng đắn và nguyện vọng đối với thiện Pháp... 


Trong số năm loại (Phật tánh), loại có xe lớn là 
nguyên nhân gần gũi của (đạt được) Phật quả. 

Đệ tử thanh văn và các Phật Độc giác là những 
nguyên nhân xa bởi vì cuối cùng chúng cũng sẽ dẫn 
đến Phật quả. 

Loại không chắc chắn có thể là nguyên nhân gần 
hoặc nguyên nhân xa. 

Kiểu cắt đứt - không có nghĩa là người ta hoàn toàn 
không đạt được Phật quả, chỉ là người ta cần một thời 
gian rất dài dé đạt được điều đó - là một nguyên nhân 
rất xa. 

Do đó, vì tất cả chúng sinh thuộc một trong năm loại 
đó, nên mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. 


Như vậy, do ba lý do (đã giải thích ở trên), người ta 
dạy rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Làm thế 
nào nó có thể được minh họa? 

Nó tồn tại trong chúng ta như bạc trong quặng, dầu 
mè trong hạt mè, hoặc bơ trong sữa. 

Vì vậy, giống như quặng có thé biến thành bac, vừng 
thành dầu và sữa thành bơ, tất cả chúng sanh đều có 
thé bién thành Phát. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 6-8, 13-16, do T.A. dich 
tiéng Anh). 








Tam thân Phật 


Trong Kim cang thừa, ba thân của Phật (xem *M.9— 
11) được xem là có săn tại, trong các khía cạnh khác 
nhau của tâm. 


V.2 Ba thân Phật là tự tánh tâm 


Đoạn này giới thiệu ba thân Phật từ quan điểm Đại 
Viên Mãn (Dzogchen) 149. chỉ ra sự hiện diện của ba 
thân Phật trong tự tánh của tâm hay trí | Táy Tang goi 
là rig pa) như ba mặt hay 'chiéu kích' của thé nghiệm 


bát nhi. 150 

Ba thán trong bói cánh này được dinh nghĩa là tự 
tánh, thé tánh và đại bi của trí, và được ví dụ với sự 
phản chiếu sáng tỏ mà rỗng lặng của gương. Đoạn này 
duoc trích từ Đại bàng vỗ cánh’ (FG) của Lama 
Zhabkar (1781-1850). 


EMAHO!51 
Bây giờ, các con thân yêu, hãy lắng lòng nghe. 152 


Ba thân của Phật: tự tánh, thể tánh, và đại bi cũng 
như năm thân (Thọ dụng thân) hay năm bộ trí153 — 
đêu viên mãn trong tâm tánh và tự tánh quang minh 
này. - - M 

Tự thé của tâm là tánh không, vón không hién sắc, 
không hình sắc, hay bất kỳ thuộc tính nào khác, là 
Pháp thân. Tự tánh quang mình của tánh không ây là 
Thọ dụng thân (Báo thân). Và sự ứng hiện sai biệt 
không cùng tận là Hóa thân. 194 


Ba thân của Phật được dụ như gương. Tự thể pha lê 
của gương chỉ cho Pháp thân, sự sáng trong của nó dụ 
cho Báo thân, và sự ứng hiện không cùng tận các hình 
ảnh của nó dụ cho Hóa thân. 

Nếu chúng sanh có thể nhận ra ba thân của Phật là 
vốn có trong tâm, chúng sẽ tức thì thành Phật, mà 
không cần tu tập gì. 





A Buddha's three 'bodies' 


In the Vajrayàna, the three ‘bodies’ of a Buddha (see 
*M.9-11) are seen as accessible within, in different 
aspects of the mind. 


V.2 The three Buddha-bodies as the nature of 
mind 


This passage introduces the three Buddha-bodies 


from the Great Completion (Dzogchen )148 perspective, 
which points to the presence of the three Buddha- 
bodies in the nature of mind or 'knowing' (Tibetan rig 
pa) as the three facets or 'dimensions' of non-dual 


experience. 149 

The triad in this context is defined as the essence, 
nature and compassion of knowing, and is likened to 
the empty-luminous reflexivity of a mirror. The passage 
is taken from the 'Flight of the Garuda' (FG) by Lama 
Zhabkar (1781-1850). 


EMAHO!*0 


And now, dear sons, listen. ! 91 


The three bodies of the Buddha: essence, nature and 
compassion — as well as the five bodies (of enjoyment) 


or the five types of knowledge! 9? — are all complete in 
this inherently knowing and self-illuminating present. 
The essence of knowing, its emptiness in the sense 
of having no colour, shape or any other attributes, is 
the Dharma-body. The luminous self-expression of that 
emptiness is the Enjoyment-body. And the ceaseless 


display of variety is the Emanation-body. 193 


The three bodies of the Buddha are illustrated by the 
mirror simile. The crystal mirror illustrates the Dharma- 
body, its clear luminosity exemplifies the Enjoyment- 
body, and its unceasing display of images is similar to 
the Emanation-body. 

If beings could only recognize the three bodies of the 
Buddha as innate in their own minds, they would 


288 





BA THÂN CỦA PHAT 


Trong Kim cương thừa, ba “thân” của đức Phát (xem 
M.9-11) duoc xem nhu có thé tiép cán duoc bén trong, 
theo các khía canh khác nhau cua tám. 


V.2 Ba thân Phật là bàn chất của tâm 


Đoạn văn này giới thiệu ba thân Phật theo quan điểm 
của Đại Thành Tựu (Dzogchen),33 chỉ ra sự hiện diện 
của ba thân Phát trong bản chát của tâm hay “biết” 
(tiếng Tây Tạng là rig-pa) là ba khía cạnh hoặc “chiêu 
không gian” của kinh nghiệm không hai. 3 

Bộ ba trong ngữ cảnh này được định nghĩa là bản 
chát, tự thê và lòng từ của sự hiéu biết và được ví như 
phản xạ sáng trống rỗng của một tám guong. Doan ván 
được trích từ "Flight of the Garuda" (Cuộc chiến chim 
Sí Điều) (FG) của Lama Zhabkar (1781-1850). 


Emaho35 
Bây giờ, các con trai yêu quý, hãy lắng nghe.36 


Ba thân của đức Phát: bản thé, bàn chát và từ bi - 
cũng như năm thân (thọ dụng) hay năm loại tri thức97- 
đêu hoàn chỉnh trong hiện tại vón dĩ biét và tự soi sáng 
này. 

Bản chất của cái biết, tánh không theo nghĩa không 
có màu sắc, hình dạng hay bất kỳ thuộc tính nào khác, 
là pháp thân. Sự tự thể hiện sáng chói của sự trống 
rồng đó là Thọ dụng thân. Và sự thê hiện không ngừng 
của sự đa dạng là Ứng hóa thân.38 


Ba thân của đức Phật được minh họa bằng ví dụ tắm 
gương. Gương pha lê minh họa pháp thân, độ sáng rõ 
ràng của nó biểu thi Thọ dụng thân và hình ảnh hién thi 
không ngừng của nó tương tự như pháp thân. 

Nếu chúng sanh chỉ có thể nhận ra ba thân của đức 
Phật là bám sinh trong tâm của ho, ho sé tự mình trở 
thành Phật ngay lập tức, mà không cần phải thực hành 








Mặc dù ta đã nêu ra lần lượt ba thân Phật, nhưng 


thực ra ba chỉ là một và đồng một pháp giới, !55 do vậy 
đừng lân lộn mà xem là khác nhau, các con thân yêu! 


Biết ba thân Phật là chân không thanh tịnh ngay từ 
đầu, một thực thể duy nhất là sự hiệp nhất của quang 
minh và tánh không, và luôn duy trì trạng thái ấy mà 
chẳng hề chấp thủ. 

Biết ba thứ tự thể, tự tánh và đại bi lần lượt tương 
ứng với Pháp thân, Thọ dụng thân, và Ứng hóa thân, 
và biết ba thứ ấy là sự hiệp nhất đầy đủ của quang 
minh và tánh không, hãy tự thể nghiệm trạng thái ấy 
mà chẳng hề chấp thủ! 


‘The Flight of the Garuda’, pp.171—72, dịch Anh T.A. 


Ngũ bộ Phật bộ 


Năm gia tộc' của Phật (Ngũ bó Phật) gồm năm vị 


Phật Thọ dụng thân như là gia chủ (cha), các Minh phi 


của Phát (‘mẹ’), nhiêu Bô-tát được xem là pháp tử, và 
một só diện mạo nhỏ khác. 

Trong Kim cang thừa, mặc dù các vị này được khắc 
họa như những bón tôn siêu việt thuộc ngoại giới, 
nhưng chính thực được hiéu là các phương diện của 
một tự tánh. 


V.3 Năm bó Báo Thân Phật và năm trí 


Trong phán tiếp theo của đoạn trước, Zhabkar nêu ra 
ý niệm về năm Phật Thọ dụng thân (xem phán giới 
thiệu trước *M.9) như năm trí có sẵn trong tự thé của 
tâm. 

Danh hiệu của mỗi vị Phật được giải thích và mô tả 
như là “diệu dyng’ của trí được định nghĩa sau đó. Sự 
trực ngộ của khả năng giác ngộ hiện hữu trong bản 
tánh bản giác của tâm có thể giúp thành tựu giác ngộ 
nhanh chóng. 





immediately become Buddhas themselves, without 
having to practise even a bit of meditation. 

Though | have introduced the three Buddha- bodies 
one by one, they are actually one and the same 


expanse, ! 54 so do not get confused by taking them to 


be different, dear sons! 


Know the three Buddha-bodies as utter emptiness 
pure from the first, a single entity that is the unity of 
luminosity and emptiness, and always remaining in that 
state without grasping. 

Know that the triad of essence, nature, and 
compassion corresponds to the Dharma-, Enjoyment-, 
and Emanation-bodies respectively, and knowing those 
three as the full unity of luminosity and emptiness, 
conduct yourself in that state without grasping! 


"The Flight of the Garuda', pp.171—72, trans. T.A. 


The five Buddha families 


The five Buddha ‘families’ consist of the five 
Enjoyment-body Buddhas as family heads ('fathers?, 
their female Buddha consorts ('mothers), several 
bodhisattvas seen as their spiritual descendants ('sons 
and daughters’), and several other minor figures. 

In the Vajrayäna, though they are depicted as 
external transcendental deities, they are understood as 
aspects of one's own nature. 


V.3 The five Enjoyment-body Buddhas as the five 
types of knowledge 


In the continuation of the previous passage, Zhabkar 
introduces the idea of the five Enjoyment-body 
Buddhas (see section introduction before *M.9) as the 
five types of knowledge inherent in knowing. 

The individual Buddhas' names are explained and 
are described as the 'expressive powers' of knowledge, 
which are then defined. Direct awareness of the 
awakened potential present within the mind's knowing 
nature can bring swift attainment of awakening. 


289 





dü chi mót chüt thián dinh. 

Mặc dù ta đã giới thiệu ba thân Phát từng cái môt, 
nhưng chúng thực sự là một và cùng một phạm vi mở 
rộng,39 Vì vậy, đừng nhằm lẫn khi coi chúng là khác 
nhau, hỡi các con trail 


Hãy biết ba thân Phật là tánh không hoàn toàn thuần 
khiết từ cái đầu tiên, một thực thể duy nhất là sự hợp 
nhất của sáng chói và tánh không và luôn luôn ở trong 
trạng thái đó mà không cần nắm bát. 

Hãy biết rằng bó ba bản thé, bản chát và lòng từ bi 
tương ứng với các thé pháp -tho dung và ứng hóa và 
biết ba thể đó là sự thống nhất đầy đủ của tánh chói 
sáng và tánh không, hãy tự tiến hành trong trạng thái 
đó mà không cần nắm bắt! 


(Chuyến bay chim Sí Điều, tr. 171-72, do T.A. dịch 
tiếng Anh). 


NĂM HÓA THÂN PHAT 


Ngũ bộ đức Phật bao gồm năm đức Phật thọ dụng 
thân làm chủ gia đình (“những người cha'), phối ngáu 
của Phát độ máu (những người me"), một số Bồ-tát 
được xem là hậu duệ tâm linh của họ (“con trai và con 
gái”) và một số các só nhân vật khác. 

Trong Kim Cương thừa, mặc dù họ được mô tả là 
những vị thần siêu việt bên ngoài, họ được hiểu là 
những khía cạnh thuộc bản chất của chính mình. 


V.3 Năm đức Phật tho dụng thân như năm loại tri 
kiến 


Trong phần tiếp theo của đoạn trước, Zhabkar giới 
thiệu ý tưởng về năm đức Phật thọ dụng thân (xem 
phần giới thiệu phần trước M.9) là năm loại tri thức vốn 
có khi biết. 

Tên riêng của các vị Phật được giải thích và mô tả 
nhu là “năng lực biểu dat" của tri thức, sau đó, được 
định nghĩa. Nhận thức trực tiếp về tiềm năng được 
đánh thức hiện diện trong bản chất hiéu biết của tâm trí 
có thể mang lại sự tỉnh thức nhanh chóng. 








Lại nữa, vì tự nhiên trí, trí tuệ bản nhiên tự hữu, xuất 
hiện trong mọi loại hình thức, đó là thân của Tỳ-lô-giá- 
na (Vairocana, 'Biến Chiéu’). 

Không thay đổi, đó là thân của A-súc-bệ (Aksobhya, 
‘Bát Động ). 

Không có trong hay ngoài, đó là thân của A-di-đà 
(Amitabha, Vô Lượng Quang). 

Ví nhu nhu ý bảo châu, đó là thân của Bảo Sanh 
(Ratnasambhava). 

Và vì thành tựu mọi thứ, đó là thân của Bất Không 
Thành Tựu (Amoghasiddhi). 

Các vị ấy không ngoài năng lực thể hiện của tự tâm. 


Vi thé tánh trí của tâm mà tự tánh là quang minh biến 
chiếu, đó là trí đại viên kính (tắm gương lớn tròn sáng). 

Do bởi trí ấy biến mãn, đó là trí bình đẳng tánh. 

Do bởi các pháp sai biệt hiện khởi từ diệu dụng quán 
chiếu của trí này, đó là trí diệu quan sát. 

Do bởi trí này thành tựu tất cả, đó là trí thành sở tác. 

Và do bởi tất cả các loại trí đều thuộc về thể tánh 
thanh tịnh bản hữu (của tâm), đó là trí pháp giới thể 
tánh. 

Các loại trí này không tồn tại ngoài diệu dụng của tự 
tâm. 


Nếu Ta phải chỉ cho các con thấy trực tiếp ba thân 
của Phát — thé tánh, tự tánh và dai bi, và năm Thọ 
dụng thân (Báo thân) hay năm trí — bằng cách chi 
thẳng tay vào đó, thì tất cả ở đây ngay trong sát-na 
hiện tại vô tác, vô niệm của tâm, không bị tác động bởi 
cảnh giới, không bị nhiễm ô bởi chấp thủ. 

Tát cả ở ngay tại đây trong sát-na tinh giác của tâm; 
đây là nơi mà từ đó tất cả chư Phật quá khứ đã xuất 
hiện, tất cả chư Phật trong hiện tại đang xuất hiện, và 
tát cả chư Phật vi lai sẽ xuất hiện. 

Đây là tâm của chư Phật trong ba thời, vậy đừng bao 
giờ tách biệt, này những người con phước đức của ta! 





Furthermore, since this wisdom of self-arising 
knowledge appears in all kinds of forms, it is the body 
of Vairocana (‘Illuminator’). 

Being changeless, it is the body of Aksobhya 
('Unshakeable". 

Without centre or boundaries, it is the body of 
Amitäbha (‘Infinite Light). 

Being like a jewel that brings about all supreme and 
ordinary | accomplishments it is the body of 
Ratnasambhava (‘Source of Jewels). 

And since it accomplishes everything, it is the body of 
Amoghasiddhi (‘Action Accomplishment’). 

They do not exist apart from the expressive power of 
knowing. 


Since the knowing of knowledge is essentially 


ceaseless, manifest luminosity, it is  mirror-like 
knowledge. 
Since it is pervasive, it is the knowledge of 
sameness. 


Since variety arises from its expressive power, it is 
discrimination. 

Since it accomplishes everything, it is knowledge of 
action-accomplishment. 

And since all types of knowledge belong to the 
primordially pure essence (of knowing), it is knowledge 
of the expanse of phenomena. 

These types of knowledge do not exist at all apart 
from the expressive power of knowing. 


If | were to show you directly the three bodies of a 
Buddha - the essence, nature and compassion, and 
the five bodies of enjoyment or the five types of 
knowledge - by pointing a direct finger at them, then 
they are here in this unmade and uncontrived present 
moment of knowing, unaffected by circumstance, 
untainted by grasping. 

They are right here in this clear and awake moment 
of knowing; this is where all Buddhas of the past arose 
from, all Buddhas of the present come from, and all 
Buddhas of the future will arise from. 

This is the mind of the Buddhas of the three times, so 
never part from it, my fortunate ones! 


290 





Hon nữa, vi trí tuệ vé tri thức tự sinh này xuất hiện 
dưới mọi hình thức, nên nó là thân thể của Đại Nhật 
(Vairocana, bậc soi sáng). 

Không thay đổi, đó là cơ thể của Aksobhya (A-súc - 
Bát Động, không thé lay chuyển). 

Không có trung tâm hay ranh giới, nó là thân thể của 
Amitabha (A-di-dà, ánh sáng vô han). 

Gióng nhu mót vién ngoc mang lai moi thành tuu tói 
cao và binh di, dó là thàn thé cüa Ratnasambhava 
(Bảo tướng, nguồn của những viên ngọc). 

Vì nó hoàn thành mọi thứ, nó là cơ thể của 
Amoghasiddhi (Thành Tựu) (“Thành tựu hành động”). 

Họ không tồn tại ngoài sức mạnh biểu đạt của sự 
hiểu biết. 


Vì sự hiểu biết về kiến thức về cơ bản là không 
ngừng, tánh sáng chói biểu hiện, nên nó là kiến thức 
giống như tắm gương. 

Vì nó có tính lan tỏa, nên nó là kiến thức về như vậy. 

Vì sự đa dạng phát sinh từ sức mạnh biểu đạt của 
nó, đó là sự phân biệt. 

Vì nó hoàn thành mọi thứ, nó là kiến thức về sự hoàn 
thành hành động. 

Vì tất cả các loại tri thức đều thuộc về bản chất 
nguyên sơ thuần túy (của biết), nên nó là tri thức về sự 
mở rộng của các hiện tượng. 

Những loại kiến thức này hoàn toàn không tồn tại 
ngoài sức mạnh biểu đạt của sự hiểu biết. 


Nếu ta chỉ trực tiếp cho các thấy ba thân của đức 
Phật - bản thể, bản chất và lòng từ bi và năm thân thọ 
dụng hay năm loại tri thức - bằng cách chỉ tay trực tiếp 
vào chúng thì chúng ở đây, trong cái không được tạo 
ra này và không bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc hiện tại 
của sự hiểu biết, không bi ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, 
không bị ảnh hưởng bởi sự nắm bắt. 

Chúng ở ngay đây trong khoảnh khắc nhận biết rõ 
ràng và tỉnh táo này; đây là nơi mà tất cả các đức Phật 
trong quá khứ đều phát sinh từ đó, tất cả đức Phật của 
hiện tại đều đến từ đó và tất cả đức Phật trong tương 
lai sẽ phát sinh từ đó. 

Đây là tâm của đức Phật ba đời, nên đừng bao giờ 
lla bỏ nó, hỡi những đứa con may mắn của ta! 








‘The Flight of the Garuda’, p.172, dich Anh T.A. 


V.4 Sám nguyện ngũ bó Phát trong “Tử thư Tây 
Tang' 


Đoạn này được trích từ quyền 'Tử thư Tây Tang' nói 
danh, giới thiệu năm bộ Báo thân Phật, cùng với gia 
quyến' của các vị ấy, như là những thực tại siêu việt 
gặp được sau khi một người qua đời. 

Đó là một lời cầu nguyện với phụ mẫu' của các bộ — 
mà có thé được hiéu là tự tánh của mỗi người — dé giải 
cứu người chết thoát khỏi vực thẳm của Trung hữu 
(bardo) hiểm nạn, trạng thái trung gian giữa tử hữu và 
sanh hữu. 156 

Mỗi bộ trong năm Phật bộ đều được thiết tưởng là 
trình bày một đạo lộ tuệ giác về Phật độ tương ứng của 
mình, nơi ta có thê nhanh chóng chứng đạt giải thoát 
và giác ngộ. 

Phật bộ của một người sẽ được xác định bởi phiền 
não / khó nan nỗi trội của vị ấy, được xem như một sự 
biểu hiện méo mó của loại trí được đại diện bởi Báo 
Thân Phật làm tôn chủ của bộ ấy. 


Nguyện giải thoát khỏi Vực thẳm Trung hữu 
Kính lễ Thượng sư, Không Hành Mẫu! 157 
Đại bi vô lượng dân đạo con. 


Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực ngu si, 
Nguyện chư Dũng phụ, Trì Minh Tôn, 158 


Chỉ đường câu sanh tịnh trí quang, 159 
Nguyện Không hành máu hộ trì con; 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 





“The Flight of the Garuda', p.172, trans. T.A. 


V.4 A prayer to the five Buddha-families from the 
*Tibetan Book of the Dead' 


This passage, taken from the famous 'Tibetan Book 
of the Dead, introduces the five Enjoyment-body 
Buddhas, together with their families’, as transcendent 
realities to be met with after one's death. 

It is a prayer to the fathers’ and ‘mothers’ of the 
families — who can be realized to be one's own nature — 
to rescue the deceased from the abyss of the 'dreadful 
bardo, the intermediate state between death and 


birth, 199 

Each of the five Buddha families is envisaged as 
presenting a path of knowledge to their respective 
Buddha-land where one can swiftly attain liberation and 
awakening. 

One's Buddha family will be determined by one's 
dominant defilement / affliction, considered as a 
distorted manifestation of the type of knowledge 
represented by the Enjoyment-body Buddha who is the 
head of that family. 


Prayer for Liberation from 
Intermediate State 
Homage to the Guru and the Hosts of Sky- 


Dancers! !58 
Please guide me on my path by your immense lovel 


the Abyss of the 


Should | wander in samsära owing to confusion, 


May | be guided by heroes and knowledge- 
holders, 197 

Onto the luminous path of  co-emergent 
knowledge, ! 5 


May | be supported by the supreme mother sky- 
dancers; 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 
And escort me to the ground of a truly complete 


291 





(Chuyến bay chim Sí Diéu, tr. 172, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.4 Lời nguyện cầu đến ngũ bó đức Phật từ 
quyén “Tử thư Tây Tạng” 


Đoạn văn này, được trích từ quyền “Tử thư Tây 
Tạng” nỗi tiếng, giới thiệu năm đức Phật thọ dụng thân, 
cùng với “gia đình” của họ, như những thực tại siêu việt 
sẽ gặp sau khi một người qua đời. 

Đó là lời cầu nguyện cho “những người cha” và 
“người mẹ” của các gia đình - những người có thé được 
nhận ra là bản chát của chính họ - dé giải cứu người đã 
khuất khỏi vực thám của “thân trung ám đáng sợ,” 
trạng thái trung gian giữa cái chết và sự sinh ra.40 

Mỗi vị trong số năm gia đình Phật được dự là sẽ trình 
bày một con đường tri thức đến vùng đắt Phát tương 
ứng của họ, nơi người ta có thé nhanh chóng dat được 
sự giải thoát và tỉnh thức. 

Gia đình Phật của người sẽ được xác định bởi phiền 
não / trién phược chi phối của một người, được xem là 
biéu hiện méo mó của loai tri thức được đại diện bởi 
thọ dụng thân Phật, người đứng đầu gia đình đó. 


Lời cầu nguyện cho sự giải phóng khỏi vực thẳm của 
trạng thái trung gian. 

Kính lễ đối với bậc đạo sư và chủ của Các vũ công 
cõi trời!#† 

Xin hãy hướng dẫn con trên con đường của con 
bằng tình yêu bao la của ngài! 


Con có nên lang thang trong luân hồi vì sự nhằm lẫn, 

Mong con được hướng dân bởi những anh hùng và 
những người nắm giữ kiến thác, A? i f 

Vé con đường sáng ngời của tri thức đông xuât 
hiện ,^3 

Câu mong cho con được phù trợ bởi những vũ công 
bâu trời của mẹ tôi cao; 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
trung âm đáng so. ] 
Và hộ tông con dén mát đât của đức Phát hoàn toàn 








Con lưu chuyền sanh tử, bởi vô thủy vô minh, 
Nguyện Đại Nhật Phật (Vairocana Buddha: Tì-lô-giá- 
na / Đại Nhật Phật) dán dao con, 


Soi đường, Pháp giới thể tánh trí, - 
Cúi nguyện Không Giới Tôn Tháng Mẫu 
(Akasadhatvisvari); 1 60 

Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 

Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyển sanh tử, do bởi cực sân hận, 

Kim Cang Tát-dóa (Vajrasattva Buddha), Í 61 dẫn dao 
con, 

Chi đường trí quang đại viên kính, 

Cúi nguyện Phật Nhãn Tôn 
(Buddhalocana); 62 


Tháng Mẫu 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyển sanh tử, do bởi cực kiêu mạn 

Nguyện Bảo Sanh Phật (Ratnasambhava Buddha) 
dân đạo con - 

Chỉ đường trí quang binh dáng tánh, 

Cúi nguyện Tôn máu Ma-ma-chi (Màmaki); 163 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực tham dục, 
Nguyện Phật Di-đà (Amitabha Buddha) dẫn đạo con 





Buddha! 


Should | wander in samsara due to strong delusion, 
May I be guided by the Buddha Vairocana 


Onto the luminous path of 
phenomena knowledge, 

May | be supported by the supreme mother 
Ākāśadhātvīśvarī, 159 

May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


the expanse of 


Should | wander in samsära due to fierce aggression, 


May I be guided by the Buddha Vajrasattva Ì 60 
Onto the luminous path of mirror-like knowledge, 
May | be supported by the supreme mother 


Buddhalocana, 181 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddhal 


Should | wander in samsara due to intense pride, 
May I be guided by the Buddha Ratnasambhava, 


Onto the luminous path of the knowledge of 
sameness, 
May | be supported by the supreme mother 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


Should | 
attachment, 


wander in samsara due to strong 


292 





thực sự! 


Con có nén di lang thang trong luân hồi do si mê 
mạnh mẽ, - 
Mong con được đức Phật Đại Nhật chỉ dân. 


Đến với con đường sáng của sự mở rộng của tri thức 
hiện tượng, 

Cầu mong con được phù hộ bởi mẹ tối cao 
Akàsadhatvisvari, 44 

Cầu mong ho giải cứu con khỏi vực thám của thân 
trung ám đáng sợ 

Và gia hộ con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi do sự hung 
hãn dữ dội không, - 

Xin cho con được hướng dân bởi đức Phật Kim 
cương tỏa45 

Đến với con đường sáng ngời của tri thức sáng như 
gương, : 

Câu mong con được phù hộ bởi người mẹ tôi cao 
Buddhalocana,46 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thám của thân 
trung ấm đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi vì lòng kiêu 
hãnh mãnh liệt không, 

Mong con được hướng dẫn bởi đức Phật Bảo 
Tướng, 

Đến với con đường chói sáng của tri thức về sự 
giống nhau, 

Xin cho con được phù hộ bởi mẹ tối cao Màmaki,47 


Cầu mong ho giải cứu con khói vực thám của thân 
trung ấm đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi do chấp 
trước mạnh mẽ không, 








Chỉ đường trí quang diệu quan sát, 
Cúi nguyện Bạch Y Tôn 
(Pàndaravasini); 164 


Tháng Mẫu 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực tật đó, 

Bát Không Thành Tựu (Amoghasiddhi Buddha) dẫn 
dao con 

Chi duóng trí quang thành só tác trí, 

Cúi nguyện Bản thé Thánh 
(Samayatàra); 165 


Độ Mẫu 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyên sanh tử, bởi vọng niệm năm độc 166 
Xin dân đạo con, năm Phật phụ, 

Trên đường quang minh hợp bốn trí,167 

Cúi nguyện năm Tôn thăng Phật mâu; 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyển sanh tử bởi tập khí sâu dày, 
Xin chỉ đường con, Hy Nộ†6 Phật, - 

Trên đường quang minh và khủng bó, 

Cúi nguyện Phân nộ Tôn tháng máu; 





May I be guided by the Buddha Amitabha 
Onto the luminous path of discriminating knowledge, 
May | be supported by the supreme mother 


Pandaravasini, | 63 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


Should | wander in samsara due to forceful envy, 

May I be guided by the Buddha Amoghasiddhi 

Onto the luminous path of action-accomplishing 
knowledge, 

May | be supported by the supreme mother 


Samayatära, Ì 64 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


Should I 


poisons, ! 65 
May I be guided by the five Buddha fathers, 
Onto the luminous path of the four 


knowledge combined, !66 
May I be supported by the five supreme mothers; 


wander in samsara due to the five 


kinds of 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo, 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


Should | wander in samsara due to forceful habits, 


May | be guided by the peaceful and wrathful 187 


Buddhas 
Onto the luminous path of frightful and terrifying 
visions, 
May I be supported by the supreme wrathful mothers; 
293 





Cầu mong con được hướng dẫn bởi đức Phật A-di- 
đà 

Đến với con đường sáng ngời của kiến thức phân 
biệt, 

Mong con được người 
Pandaravasini,48 


mẹ tối cao ủng hộ 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
trung ấm đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi vì lòng đố ky 
manh mé, 

Mong con được đức Phát Thành Tựu hướng dẫn 

Đến với con đường sáng chói của kiến thức hoàn 
thành hành động, 

Cầu mong con được người mẹ tối cao Samayatara49 
phù trợ. 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi vì năm chất 
độc,90 

Mong con được năm đức Phật độ cha hướng dẫn 

Đến với con đường sáng chói của bốn loại kiến thức 
kết hợp, 

Cầu mong con được năm người mẹ tối thượng phù 
trợ. 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên đi lang thang trong luân hồi vì những 
thoái quen mạnh mẽ, 

Mong con được các đức Phật ôn hòa và phẫn nó91 
hướng dẫn 

Đến với con đường sáng chói của những khải tượng 
đáng sợ và sợ hãi, 








Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực ngu si, 
Nguyện chư Dũng phụ, Trì Minh Tôn, 169 


Chỉ đường câu sanh tịnh trí quang, 1 70 
Nguyên Không hành mâu hô trì con; 


Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dân vào Phật địa tôi thăng lạc! 


‘The Tibetan Book of the Dead, pp.185-191, dịch 
Anh T.A. 


Phát trong tàm 
V.5 Nói man-dà-la Ngũ trí Như Lai 


Ngược lai, đoạn này trong Đại bàng vỗ cánh’ xem 
năm vị Phật Thọ dụng thân (Ngũ trí Như Lai) là những 


thuc tại nội tâm, những phám tính khác nhau của trí 


bao hàm trong nội mạn-đà-la (mandala)' của tâm. - 
Hơn nữa, còn xác định chúng như là sự thanh tịnh cô 
hữu của năm phiên não. 171 


EMAHOI 


Lại nữa, những người có phước duyên, hãy nghe 
tụng ca này! 

Phật Ty-ló-giá-na (Vairocana), 
ngoài. 


ở trong chẳng ở 





May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddhal 


Should | wander in samsara due to deep confusion, 

May | be guided by the heroes and knowledge- 
holders, 

Onto the luminous path of co-emergent knowledge, 

May | be supported by the supreme mother sky- 
dancers; 


May they rescue me from the abyss of the dreadful 
bardo 

And escort me to the ground of a truly complete 
Buddha! 


"The Tibetan Book of the Dead', pp.185-191, trans. 
T.A. 


The Buddha within 


V.5 The inner mandala of the five enjoyment-body 
Buddhas 


In contrast, this passage from the 'Flight of the 
Garuda’ treats the five Enjoyment-body Buddhas as 
immanent realities, different aspects of knowledge all 
included in the 'inner mandala' of knowing. 

Furthermore, it identifies them as the inherent purity 


of the five defilements. 168 


EMAHO! 
Now again, fortunate ones, listen to the song of this 


renunciant! 
Vairocana is not outside, he is within. 


294 





Cầu mong con được năm người me phán nộ tối 
thượng phù trợ. 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


Con có nên di lang thang trong luân hồi do bối rối sâu 
sắc, 

Mong con được hướng dẫn bởi những anh hùng và 
những người nắm giữ kiến thức, 

Đến với con đường sáng ngời của tri thức đồng xuất 
hiện, 

Cầu mong cho con được phù trợ bởi những vũ công 
cõi trời của mẹ tôi cao; 


Cầu mong họ giải cứu con khỏi vực thẳm của thân 
trung ấm đáng sợ 

Và hộ tống con đến mặt đất của đức Phật hoàn toàn 
thực sự! 


(Tử thư Tây Tạng, tr. 185-191, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


ĐỨC PHẠT BÊN TRONG 


V.5 Màn-đà-la bên trong của năm Phật thọ dụng 
thân 


Ngược lại, đoạn văn này trong “Chuyến bay của 
Garuda” xem năm vị thọ dụng thân như những thực tại 
nội tại, các khía cạnh khác nhau của tri thức đều được 
bao góm trong “mạn-đà-la bên trong” của sự hiéu biết. 

Hơn nữa, nó xác định chúng là sự thanh tịnh vốn có 


của năm phiên náo.92 


Emahol Bây giờ, một lần nữa, những người may 
mán, hãy nghe bài hát của người xuát gia này! 
Đại Nhật không ở bên ngoài, ngài ở bên trong. 








Chân thật Tỳ-lô-giá-na, tự tánh tâm, 
Trí pháp giới thê tánh lìa hý luận phân biệt, 
Bản tánh vô minh, hăng thanh tịnh. 


Kim Cang Tát-đỏa (Vajrasattva), ở trong chẳng ở 
ngoài. 

Chân thật Kim Cang Tát-đỏa, trí đại viên kính, 

Hién hiện không ngừng diệu trí lực, 

Bản tánh sân khué, hằng thanh tịnh. 


Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava), ở trong chẳng 
ở ngoài. 

Chân thật Bảo Sanh Phật, trí bình đẳng tánh, 

Không bác không nhận, không thủ xả, 

Bản tánh kiêu mạn, hằng thanh tịnh. 


Phật A-di-đà, ở trong chẳng ở ngoài. 
Chân thật A-di-đà, trí diệu quán sát, 
Không tánh, đại lạc, đồng hư không 
Bản tánh tham dục, hằng thanh tịnh. 


Bát Không Thành Tựu Phật, ở trong chẳng ở ngoài. 

Chân thật Bát Không Thành Tựu, trí thành tựu sở 
tác, 

Tự nhiên nhiệm vận, vô công dụng, 

Bản tánh tật đô, hãng thanh tịnh. 


The Flight of the Garuda, p.196, dịch Anh T.A. 


V6 Phó Hiền Bản So Phật 
Samantabhadra) nguyện tán 


(Adibuddha 


Bán So Phát (Adibuddha) là mót khái niém then chót 
trong Phật giáo Kim cang thừa. Đây là vị Phật tôi sơ, 
nguyên thủy, đã giác ngộ ngay từ thuở khởi thủy. 17? 
Phát được biét dưới nhiêu danh hiệu khác nhau tùy 
theo bộ phái, nhưng trong phái Cô mật (Nyingmapa) 





The real Buddha Vairocana is the nature of the mind, 

The expanse of phenomena free from conceptual 
obsession, 

And the very essence of delusion — pure as it stands. 


Vajrasattva is not outside, he is within. 

The real Buddha Vajrasattva is the mirror, 

The unceasing display of the mind's expressive 
power, 

And the very essence of aggression — pure as it 
stands. 


Ratnasambhava is not outside; he is within. 

The real Buddha Ratnasambhava is sameness, 
With nothing to adopt or reject, prove or refute, 
And the very essence of pride — pure as it stands. 


Amitabha is not outside, he is within. 

The real Buddha Amitäbha is discrimination, 

Immersed in the expanse of empty pleasure, 

And the very essence of attachment — pure as it 
stands. 


Amoghasiddhi is not outside, he is within. 

The real Buddha  Amoghasiddhi is 
accomplishment, 

The self-liberating immediacy of knowledge, 

And the very essence of envy — pure as it stands. 


activity- 


"The Flight of the Garuda', p.196, trans. T.A. 
V.6 The Adibuddha Samantabhadra's Prayer 


The Adibuddha is a key concept in Vajrayãna 
Buddhism. He is the first, original Buddha, who has 


been awakened since the very beginning of time. 169 
He is known by different names in the different schools, 
but in the Old School (Nyingmapa) of Tibetan 


295 





Đức Phát Dai Nhật thực là bản chát của tâm, 

Sự mở rộng của các hiện tượng không bị ám ảnh bởi 
khái niệm, 

Và chính bản chất của si mê -thuần khiết như nó vốn 
có. 


Kim cương tát-đỏa không ở bên ngoài, ngài ở bên 
trong. 

Đức Phật Kim cương tát-đỏa thật là tám guong, 

Không ngừng thé hiện sức manh biểu dat của tâm trí, 

Và chính bản chất của sự sân hận - thuần túy như nó 
vốn có. 


Bảo Tướng không ở bên ngoài; ngài ở trong. 

Đức Phật Bảo Tướng thật là như vậy, 

Không có gi dé chấp nhận hoặc bác bỏ, chứng minh 
hoặc bác bỏ, 

Và chính bản chất của niềm kiêu hãnh - thuần khiết 
như nó vốn có. 


A-di-đà không ở bên ngoài, ngài ở bên trong. 

Đức Phật A-di-đà thật là phân biệt đối XỬ, 

Đắm chìm trong sự vui sướng trống rỗng, 

Và chính bản chất của sự chấp thủ -thuần khiết như 
nó vốn có. 


Thành Tựu không ở bên ngoài, ngài ở bên trong. 

Đức Phật Thành Tựu thực sự là thành tựu hoạt 
động, 

Khả năng tức thời tự giải thoát của tri thức, 

Và chính bản chất của sự đố ky - thuần khiết như nó 
vốn có. 


(Chuyến bay của Garuda, tr. 196, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 

V6 Lời cầu Ädibuddha 
Samantabhadra 


nguyện của 


Adibuddha là một khái niệm then chót trong Phật 
giáo Kim Cương thừa. Ngài là đức Phật nguyên thủy 
đầu tiên, người đã thức tỉnh ngay từ thuở sơ khai.SŠ 


Ngài được biệt dên với nhiêu tên khác nhau trong các 
trường phái khác nhau, nhưng trong Trường phái CÓ 








của Phật giáo Tây Tạng, 
‘Samantabhadra’, Phổ Hiên”. 

Đoạn dưới đây là một phán của một văn bản Mật tục 
dài hơn nói vé Phó Hiền (Tantra Showing the 
Transparency of the Samantabhadra's Buddha Mind: 
Hiên hiện Phó Hiên Mật Tục Như lai tự nhiên trí), mang 
tựa đề là: Phó Hiền Vương Như Lai Đại lực nguyện 
tung (A Prayer of Great Efficiency which cannot fail to 
make all sentient being attain Buddhahood: Dai Thành 
tựu nguyện văn, dai lực cứu hộ hết thảy chúng sanh 
thành Phật). | 73 

Thay vi là một vi sáng thé toàn năng toàn hiện, Phó 
Hiên tượng trưng cho cán bản trí, là cán bản của tắt cả 
các pháp sanh tử và Niét-bàn. Phó Hiền nguyện tán 
câu giải thoát và giác ngộ cho tất cả chúng hữu tinh là 
một phương tiện thiện xảo giúp chứng đắc thé tánh 
dóng nhát vói Ngài. 

Trong phán đầu của bài tán, đức Phó Hiên diễn tả 
quá trình chúng sanh bị lạc vào các nẻo luân hồi; trong 
khi Ngài vân là Phật. Cũng mô tả phương tiện điều 
phục chúng sanh bằng thị hiện vô só hóa thân. 

Trong phần thứ hai, Ngài mô tả các động lục của 
năm trong sáu cõi chuyên sanh theo phiên não nỗi trội 
của chúng, và trong khi hiễn hiện câu giải thoát chúng 
sanh thì Ngài mô tả một phương pháp tu tập giải trừ 
tâm mê muội thành pháp giới thé tánh’, phát sinh ánh 
sáng của trí tuệ. 


Ngài được gọi là 


HO! Luân hồi Niết-bàn đồng một căn — hai đạo một 
căn thành hai quả, biến hiện bởi giác và vô minh. Nay 
bằng Phổ Hiền đại nguyện, cầu tất cả hiện thành 
Chánh giác, trong cung điện pháp giới. 


Thể tánh Chân như nguyên vô vi, tự nhiên, quảng đại 
như hư không, bất khả tư nghị, không thể nói, không 
gọi sanh tử hay Niết-bàn. 

Hiểu rõ tự nhiên tức thành Phật, lưu chuyển sanh tử 
do vô minh, nguyện thảy hữu tình trong tam giới1 ”4, 
chứng ngộ thật nghĩa ly ngôn thuyết! 





Buddhism he is called ‘Samantabhadra’, 'All-good'". 

The passage below is part of a larger Tantric text 
dealing with Samantabhadra (Tantra Showing the 
Transparency of the Samantabhadra's Buddha Mind), 
and bears the subtitle: 'A Prayer of Great Efficiency 
which cannot fail to make all sentient beings attain 


Buddhahood' 1 70 

Rather than an omnipotent, universal creator, 
Samantabhadra represents the fundamental nature of 
the mind that is the ‘basis’ of all phenomena of 
samsara and nirvana. His prayer for the liberation and 
awakening of all sentient beings is a skilful means to 
make them realize their ultimate identity with him. 

In the first part of the prayer, he describes the 
process through which sentient beings strayed into the 
ways of samsara; while he remained a Buddha. He 
also describes how he has kept taming sentient beings 
through manifesting countless emanations. 

In the second part, he describes the dynamics of five 
of the six spheres of rebirth in terms of their dominant 
defilement, and while ostensibly praying for sentient 
beings' liberation he describes a method of meditation 
whereby frozen states of mind are released into the 
great ‘expanse of phenomena’, letting the light of 
'knowing' arise. 


HO! The worlds and inhabitants of samsära and 
nirvana rest on the same basis — yet they are two 
different ways leading to two different results: one is the 
magical display of not-knowing, the other that of 
knowing. Through Samantabhadra's prayer, may they 
all manifest perfectly awakened Buddhahood in the 
palace of the expanse of phenomena! 


The all-inclusive basis is an unconditioned, self- 
emerging, infinite space that is inexpressible, not to be 
called either samsara or nirvana. 

If you know it, you are a Buddha - if you do not, you 
are a sentient being circling in samsara. May all 


sentient beings throughout the three realms !“† 
existence get to know that inexpressible basis! 


of 


296 





mát (Nyingmapa) của Phát giáo Tây Tang, ngài được 
gọi là “Phô Hiên,” “Tắt cả đều tốt.” 

Đoạn văn dưới đây là một phán của văn bản Mật 
tông lớn hơn dé cập đến Samantabhadra (Phó Hiên) 
(Tantra | Showing the Transparency of the 
Samantabhadra's Buddha Mind) và có phu dé: “Một lời 
câu nguyện về Đại hiệu quả không thê không làm cho 


tất cả chúng sanh đạt được Phật quả. 54 

Thay vì một đắng sáng tạo vũ trụ, toàn năng, Phó 
Hiền đại diện cho bán chát co bản của tám là “cơ sở” 
của mọi hiện tượng của luân hồi và niết-bàn. Lời cầu 
nguyện của Ngài cho sự giải thoát và thức tỉnh của tắt 
cả chúng sinh là một phương tiện khéo léo đề làm cho 
họ nhận ra bản sắc tối thượng của họ với Ngài. 

Trong phán đâu của lời cầu nguyện, ngài mô tả quá 
trình mà chúng sinh lạc vào con đường của luân hồi; 
trong khi ngài vẫn là đức Phật. Ngài cũng mô tả cách 
ngài đã thuần hóa chúng sánh thông qua việc biéu hiện 
vô số hóa thân. 

Trong phân thứ hai, ngài mô tả động lực của năm 
trong só sáu cảnh giới tái sanh vé mặt phiên não chiếm 
ngự của chúng và trong khi bề ngoài cầu nguyện cho 
sự giải thoát của chúng sanh, ngài mô tả một phương 
pháp thiền định, nhờ đó các trạng thái tâm trí đông 
cứng được giải phóng vào “mở rộng các hiện tượng” vĩ 
đại, dé cho ánh sáng của “biết” phát sinh. 


HOI Các thế giới và chúng sanh của luân hồi và niết- 
bàn đều dựa trên cơ sở giống nhau - tuy nhiên chúng 
là hai con đường khác nhau dẫn đến hai kết quả khác 
nhau: một là sự hién thị huyền diệu của cái không biết, 
cái kia là cái biết. Thông qua lời cầu nguyện của Phổ 
Hiền, cầu mong tất cả họ đều thể hiện Phật tánh thức 
tỉnh hoàn hảo trong cung điện của mở rộng hiện tượng! 


Cơ sở bao hàm tất cả là một không gian vô hạn 
không điều kiện, tự xuất hiện, không thể diễn tả được, 
không được gọi là luân hồi hay niết-bàn. 

Nếu con biết điều đó, con là đức Phật - nếu con 
không biết, con là một chúng sanh quanh quần trong 
luân hồi. Cầu mong tất cả chúng sanh trong khắp ba 


cõi95 của sự hiện hữu nhận biết được cơ sở không thể 
diễn đạt được dó! 








Ta là Phổ Hiền đại nguyện vương, vốn có tự nhiên 
căn bản trí, ly nhân, ly duyên, không trong, ngoài, 
không tăng không giảm không tăm tối, dứt trừ tâm cấu 
không thất niệm, thé tánh quang minh không nhiễm ô. 


An trú tự tánh nguyên bản giác, ba cõi hoại diệt 
không kinh sợ, không tham chấp trước năm dục trần, 
trong tự nhiên trí vô phân biệt, tịnh không vật sắc 


không năm độc. 1 “5 


Trí quang chiếu diệu chưa từng dứt, một tánh bản 
nguyên sanh năm trí. 176 : 

Từ trong năm trí thành thục này, xuất hiện năm bộ 
Bản Sơ Phật. ! “ 

Rôi từ năm trí tăng trưởng này, xuát hiện Phật vị bón 
mươi hai 78, hiển hiện uy lực của năm trí, phát sanh 
sáu mươi Âm Huyết Tón.179 Bởi cán bản trí không 
từng mê. 


Vì Ta nguyên thủy Bản Sơ Phật, Ta phát thanh tịnh 
nguyện quảng đại, nguyện rằng tất cả chúng hữu tình, 
lưu chuyển sanh tử trong ba cõi, tỏ ngộ tự nhiên bản 
giác trí, tu tập viên mãn nhất thiết trí. 

Ta hóa ức triệu thân bất tuyệt, ứng hiện giáo hóa 
điều phục tâm. Bằng nguyện lực đại bi của Ta, chúng 
sanh luân hồi trong ba cõi, mong giải thoát khỏi sáu 
nẻo khó. 


Chúng sanh mê hoặc từ vô thủy, Do không tỏ ngộ 
căn bản minh, Do bởi thất niệm lạc si ám, Nguyên nhân 
vô minh do vô tri. Từ trong mê muội khởi kinh sợ, động 
niệm khởi chấp ‘ta’ và 'ngườï. 





I, Samantabhadra, also have  self-emerging 
knowledge of that very basis -  uncaused, 
unconditioned. Neither external nor internal, neither 
reified nor denied, it is untainted by the dark shadow of 
oblivion. Therefore, my vision is unblemished. 


Living in the state of intrinsic knowledge there is no 
panic even though the three worlds might collapse; 
there is no attachment to the five (sense) objects of 
desire. In non-conceptual, self- emerging knowledge 
there are neither material objects nor any of the five 


poisoning emotions. “2 


The unceasing luminosity of knowing is the single 


source of the five types of knowledge. 1 73 
From the five types of knowledge fully developed, the 


five families of the primal Buddha! 4 appear. 


Then, as knowledge develops even further, forty-two 


Buddhas! “5 arise; and as the expressive power of the 


five types is awakened, sixty blood-drinkers! "9 come 


into being. That is why knowing of the basis has never 
been deluded. 


Since | am the primordial Buddha, | pray that all 
sentient beings circling in the three realms may 
recognize this self-emerging knowing, and develop all 
knowledge. 


My emanations being unceasing, | send forth 
inconceivable millions (of Buddhas) to give them 
various teachings, whatever tames their minds. 


Through my compassionate prayer, may all sentient 
beings circling in the three realms be liberated from the 
six spheres of rebirth! 


In the beginning, sentient beings got confused. 
Failing to intuit the basis, they fell into stupefied oblivion 
— that is not-knowing (ignorance), the source of all 
confusion. Suddenly, they fell unconscious, and 
panicking, their minds started jumping all over the 
place. That is how they gave rise to the concepts of 
‘self’ and “the other’, the enemy. 


297 





Ta, Phó Hiền, cũng có tué tri tự xuất hiện và cơ sở 
đó - không nhân, không bị điều kiện. Không bên ngoài 
cũng không bên trong, không được cải tạo hay bị phủ 
nhận, nó không bị bóng tối của sự lãng quên làm mờ 
di. Vi vậy, tầm nhìn của ta là không có ván dé. 


Sống trong trạng thái của tri thức nội tại không có 
hoảng sợ mặc dù ba cối có thé sụp đỗ; không có sự 
dính mắc vào năm đối tượng (giác quan) của ham 
muốn. Trong tri thức phi khái niệm, tự xuất hiện, không 
có đối tượng vật chất cũng như không có bát kỳ thứ 
nào trong năm cảm xúc nhiễm đôc.56 


Sự chói sáng không ngừng của sự hiểu biết là nguồn 
gốc duy nhất của năm loại tri thức.” i 

Từ năm loại tri thức được phát triên đây đủ, năm gia 
đình của đức Phật nguyên thüy98 xuáthién. 

Sau đó, khi kiên thức phát trién hon nữa, bón mươi 
hai đức Phát99 xuất hiện; Khi sức manh biểu cám của 
năm loại được đánh thức, sáu mươi người uông 
máu®Ô ra đời. Đó là lý do tại sao biết về cơ sở chưa 
bao giờ bị mê mờ. 


Vì ta là Phát bón nguyên, ta cầu nguyện rằng tất cả 
chúng sinh quanh quán trong ba cõi có thể nhận ra cái 
biết tự xuất hiện này và phát triển tất cả tuệ giác. 

Các hóa thân của ta không ngừng, ta gửi hàng triệu 
(Phật) không thể nghĩ bàn để cho họ những lời dạy 
khác nhau, bát. cứ điều gì thuần phục đến tâm họ. 
Thông qua lời cầu nguyện từ bi của ta, cầu mong tất cả 
chúng sanh đang lưu hành trong ba cõi được giải thoát 
khỏi sáu cảnh giới tái sinh! 


Ban đầu chúng sanh mê muội. Không tìm hiểu được 
cơ sở, họ rơi vào quên lãng - đó là sự không biết (vô 
minh), nguồn gốc của mọi sự nhàm lẫn. Đột nhiên, họ 
bất tỉnh và hoảng loạn, đầu óc họ bắt đầu nhảy loạn xạ. 
Đó là cách họ làm nảy sinh các khái niệm về “bản thân” 
và “người kia,” kẻ thù. 








Tập khí huân nhiễm dần tăng trưởng, vậy nên lưu 
chuyển trong sanh tử. Năm độc phiền não càng lẫy 
lừng, vô gián phát khởi năm nghiệp độc. Vậy nên thất 
niệm, không chánh tri, đệ nhất nguyên nhân của si 
hoặc; Do Ta - Phát — phát đại nguyện lực, chúng sanh 
tự ngộ minh giác tánh. 


Câu sanh vô minh che bản giác, sanh khởi thất niệm, 
không chánh tri; phân biệt vô minh thành vọng tưởng, 
phân biệt chấp thủ ta và người. Câu sanh, phân biệt, 
hai vô minh, nguyên nhân chúng sanh hằng điên đảo. 

Ta, Phật, nguyện hết thảy chúng sanh, luân chuyển 
sanh tử thoát hiểm nạn, hố thẳm hắc ám của thất niệm, 
diệt hai vọng chấp, ngộ minh tánh. 


Hai thủ, sanh nghi hoặc, khởi vi tế tham chấp, tập khí 
nhiễm sâu dày, bám chặt xứ sở, bạn, áo cơm và năm 
dục, thân quyến, thành bức khổ. 

Thế gian sinh mê hoặc, nghiệp hai thủ (năng thủ / sở 
thủ) không cạn. Khi quả tham chín muói, chúng sanh 
làm ngạ quỷ, bức khổ bởi đói khát. 

Ta, Phật, phát đại nguyện, nguyện chúng sanh tham 
dục, ngoại không phải đoạn tham, nội cũng không chấp 
thủ; an nhiên trụ bản tâm 180, thành trí diệu quán sát. 


Tâm khuấy động vi tế, bởi kinh sợ ngoại cảnh, tăng 
trưởng tập khí sân, khởi địch tâm sân, hại. Khi quả sân 
chín muói, chúng khó lửa địa ngục. 

Ta Phật, nguyện chúng sanh, luân hồi trong sáu nẻo, 
khi khởi tâm cực sân, không thủ không xả sân, an 
nhiên trụ bản tâm, thành trí đại viên kính. 181 





As their habitual patterns gradually developed, they 
entered the ways of samsara. The five poisonous 
defilements kept increasing, and an incessant stream 
of the five poisonous actions ensued. Therefore, not 
knowing — or oblivion — being the first cause of their 
confusion, | — the Buddha - pray that they automatically 
recognize their own knowing. 


Innate — notknowing ¡is distracted, oblivious 
consciousness; conceptual not-knowing is dualistic 
perception of self and other. Innate and conceptual not- 
knowing are the two fundamental reasons why sentient 
beings are constantly deluded. 

| - the Buddha - pray that all sentient beings circling 
in samsara may wake up from the thick darkness of 
oblivion, be purified from dualistic perception, and 
recognize intrinsic knowing. 


The dualistic mind, always in doubt, faintly starts 
clinging (to a false sense of identity, and then 
gradually builds up dense habit patterns. Getting 
attached to food, possessions, clothes, places, 
partners; the five sense objects and loving companions, 
itis tormented by desire for pleasure. 

Those (desires) are worldly delusions — dualistic 
action (karma) is inexhaustible. When the fruit of 
clinging  ripens, one is born as a hungry ghost 
anguished by intense yearning, in the terrible pangs of 
hunger and thirst. 

| — the Buddha - pray that sentient beings with 
clinging attachment may neither repress their burning 
desire, nor pursue their objects of attachment; may 


they just release their minds in the natural state, ! 7 
and when they have contacted their intrinsic knowing, 
may they attain the knowledge of (correct) 
discrimination. 


The mind subtly stirred up by fear of external 
appearances builds up habit patterns of aversion, 
which then give rise to enmity, aggression, and 
massacre. When the fruit of bitter hatred ripens, one 
goes through the scorching pains of hell. 

| - the Buddha - pray that whenever any sentient 


298 





Khi thói quen cüa ho dàn dàn phát triển, họ bước vào 
con đường của luân hồi. Năm sự ô nhiễm độc hại tiếp 
tục tăng lên và một dòng không ngừng của năm hành 
động độc hại xảy ra sau đó. Vì vậy, việc không biết - 
hay sự lãng quên - là nguyên nhân đầu tiên khiến họ 
nhằm lẫn, ta - đức Phật - cầu mong họ tự động nhận ra 
cái biết của chính mình. 


Không biết bẩm sinh là ý thức bị phân tâm, lãng 
quên; khái niệm không biết là nhận thức nhị nguyên về 
bản thân và tha nhân. Không biết bẩm sinh và khái 
niệm là hai lý do cơ bản khiến chúng sanh thường 
xuyên bị mé lằm. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng tất cả chúng sanh 
quanh quán trong luân hồi có thể thức tỉnh khói bóng 
tối dày đặc của sự lãng quên, được thanh lọc khỏi 
nhận thức nhị nguyên và nhận ra cái biết nội tại. 


Tâm trí nhị nguyên, luôn luôn nghi ngờ, bắt đầu mờ 
nhạt bám víu (vào một cảm giác sai làm vé danh tính), 
sau đó, dàn dàn hinh thành các kiéu thói quen dày dác. 
Dính mắc với thức án, tài sản, quần áo, địa điểm, 
người thân; năm đối tượng giác quan và bạn đồng 
hành yêu thương, nó bị dày vò bởi ham muốn khoái 
lạc. 

Những (ham muốn) đó là vọng tưởng của thế gian - 
hành động nhị nguyên (nghiệp lực) là vô tận. Khi kết 
quả của sự bám víu chín mùi, người ta sinh ra làm ngạ 
quỷ bị đau khổ bởi khao khát mãnh liệt, trong cơn đói 
và khát khủng khiếp. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng những chúng sanh 
có chấp trước không được kìm nén ham muốn cháy 
bỏng của họ, cũng như không theo đuổi các đối tượng 
của chấp trước của họ; Liệu họ có thể giải phóng tâm 
trí của mình trong trạng thái tự nhiên,ồÌ Khi họ tiếp xúc 
với sự hiểu biết nội tại, họ có thể dat được kiến thức và 
sự phân biệt (chính xác). 


Tâm trí bị khuấy động một cách tinh vi bởi nỗi sợ hãi 
về hình dáng bên ngoài hình thành thói quen chán 
ghét, sau đó, nảy sinh thù hận, gây hắn và tàn sát. Khi 
kết quả của sự căm thù cay dáng chín mùi, người ta 
phải trải qua những đau đớn như thiêu đốt của địa 
ngục. 








Khi tâm khởi cao ngạo, sinh tâm hủy báng người; do 
kiêu mạn mãnh liệt, hằng khổ vì đấu tranh. Khi nghiệp 
quả chín muéi, sinh thiên rồi doa lac. 

Ta, Phật, phát đại nguyện, nguyện chúng khi khởi 
mạn, tự nhiên ngộ bản giác, an nhiên trụ bản tâm, 
thành trí bình đẳng tánh. 


Do tập khí hai thủ (năng thủ / sở thủ), khó khen mình 
chê người, thành giành giật, ganh tị, tái sanh a-tu-la 
(quỷ thân ưa sân hại), sau chết đọa địa ngục. 

Ta, Phật, phát đại nguyện, nguyện chúng sanh ganh 
ti, xả giành giật ganh ti, an nhiên tru bản tâm, thành trí 
vô ngại nghiệp. 182 

Thất niệm, xả, tán loạn, phú tàng và hôn trầm, thụy 
miên và giải đãi, vọng niệm và ngu si, sanh cầm thú, 
sâu trùng. 

Ta, Phật, phát đại nguyện, soi sáng tâm ngu ám, an 
nhiên trụ bản tâm, thành trí vô phân biệt. 183 


Chúng sanh trong ba cõi, căn bản trí đồng Phật. Do 
thât niệm điên đảo, tạo tác nghiệp vô nghĩa, nghiệp sáu 
nẻo !84 nhu mộng. Ta bản Phật Tối sơ, hiện hóa thân 
giáo hóa, chúng sanh trong sáu nẻo, bằng Phô Hiên 





being in the six places of rebirth experiences intense 
aversion, may they release it without repressing or 
pursuing it; and when they have contacted their natural 
state of knowing, may they attain the knowledge of 


clarity.' 78 


When the mind becomes arrogant it starts 
challenging and putting down others; and then, building 
up a habit of extreme self-conceit, it goes through the 
pain of constant fighting. When the fruit of that karma 
ripens, one is born as a god who is destined to fall. 

| — the Buddha - pray that when beings’ minds are 
puffed up, may they release that feeling in the natural 
state, and when they have re-contacted their intrinsic 
knowing, may they realize the fact of sameness. 


The anguish of self-aggrandizement and disparaging 
others through dense habit patterns of dualistic 
perception grows into fierce competition and rivalry, 
which leads to birth as a cutthroat demi-god who is 
finally destined to fall into hell. 

| — the Buddha - pray that those in the throes of envy 
and competition may release their enmity rather than 
grasp at it; and when they have re- contacted their 
intrinsic knowing, may they attain the knowledge of 


unhindered Buddha-activity. ! “9 

Dull-headedness, stupidity, forgetfulness, torpor, 
sloth, and bewilderment — all resulting from being lost in 
indifferent oblivion — lead to rebirth as a helpless 
animal. 

| — the Buddha - pray that the clear light of 
awareness may dawn in the murky minds of dull 
sentient beings, and (when they have contacted their 
intrinsic knowing) may they attain knowledge free of 


thought. 180 


Each and every sentient being in the three realms are 
equal to me, the Buddha, the all- inclusive basis; but 
while they have sunk into an oblivious, deluded state of 
mind and are presently engaged in meaningless 


299 





Ta - đức Phát - cầu nguyện rằng bát cứ khi nào có 
chúng sanh nào trong sáu cối tái sinh trải qua sự chán 
ghét dữ dội, họ có thê giải phóng nó mà không kìm nén 
hay đeo đuôi nó; Khi họ tiép xúc với trang thái biét tự 
nhiên của ho, họ có thé đạt được kiến thức sáng tó.92 


Khi tâm trí trở nên kiêu ngạo, nó bắt đầu thách thức 
và hạ bệ người khác; Sau đó, xây dựng môt thói quen 
tự phụ cực độ, nó phải trải qua nỗi đau của những 
cuộc chiến đấu liên tục. Khi quả của nghiệp đó chín, 
người ta được sinh ra như vị thần đã được định sẵn dé 
giáng xuống. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng khi tâm trí chúng 
sinh đang căng thẳng, họ có thể giải phóng cảm giác 
đó về trạng thái tự nhiên, khi họ tiếp xúc lại với sự hiểu 
biết nội tại của mình, họ có thể nhận ra sự thật giống 
nhau. 


Nỗi thống khổ của việc tự làm khổ bản thân và chê 
bai người khác thông qua những thói quen dày đặc của 
nhận thức nhị nguyên phát triển thành sự cạnh tranh 
và ganh đua khốc liệt, dẫn đến việc sinh ra như một á 
thần đáng ghét, người cuối cùng bị định mệnh rơi 
xuống địa ngục. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng những người đang 
trong cơn ghen tị và cạnh tranh có thể giải phóng sự 
thù hận của họ hơn là nắm bắt nó; Khi họ tiếp xúc lại 
với sự hiểu biết nội tại của minh, họ có thé đạt được 
kiến thức về hoạt động của đức Phật không bị cản 
trở.63 


Sự đờ đẫn, ngu ngốc, đãng trí, hôn trầm, thùy miên 
và ngơ ngác - tất cả đều là kết quả của việc chìm đắm 
trong sự lãng quên thờ ơ - dẫn đến sự tái sanh như 
một con vật không nơi nương tựa. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng ánh sáng chói rọi 
của nhận thức có thể rạng rỡ trong tâm trí u mê của 
những chúng sinh buồn tẻ và (khi họ tiếp xúc với sự 
hiểu biết nội tại của mình), họ có thể đạt được tri thức 


mà không cần suy nghĩ.64 


Mỗi chúng sinh trong ba cõi đều bình đẳng như ta, là 
Phật, là căn bản toàn thể; nhưng trong khi họ đã chìm 
vào trạng thái tâm mê muội, quên lãng và hiện đang 
tham gia vào những hoạt động vô nghĩa - sáu loại hành 








đại nguyện, - . 
nguyén hét tháy chüng sanh, dóng thành Chánh 
dàng giác trong vó tàn pháp giói. 


‘Tantra Showing the Transparency of the 
Samantabhadra's Buddha Mind', 1: 535—544, dich Anh 
T.A. 





activities — the six types of action (karma) 181 which are 
like delusory dreams - | have remained Buddha from 
the first in order to tame the six types of beings through 
my emanations. 

| - the Buddha - pray that all sentient beings without 
exception may become a Buddha in the Dharma-realm. 


‘Tantra Showing the Transparency of the 
Samantabhadra's Buddha Mind', 1: 535—541, trans. 
T.A. 


300 





dóng (nghiệp)Ê5 giống như những giác mơ hu ảo - thì 
ta vẫn là Phật từ đầu để chế ngự sáu loại của chúng 
sanh thông qua hóa thân của ta. 

Ta - đức Phật - cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh 
không có ngoại lệ có thể trở thành đức Phật trong pháp 
giới. 


(Mật chú chỉ trong sáng Phật tâm Phó Hiên, 1: 535- 
541, do T.A. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 
116 Xem "*Th.9. 


117 bhavissati, bhavissàmi, người hỏi dùng thì tương 
lai, nhung theo cách lịch sự với nghĩa 'Ngài có thé 
là...?'; đức Phật trả lời bằng phủ định, cũng dùng động 
từ thì tương lai, nhưng theo nghĩa đen, hàm ý những 
đời sống sẽ có thể là trong tương lai. Tuy nhiên, đoạn 
này trong Hán dịch tương đương chỉ dùng thì hiện tại. 


118 Bất tịnh quán: phương pháp thiền quán lấy các 
yêu tô dơ bân trong thân làm đôi tượng tu quán. 


119 Hợp từ Tathagata có thé được giải thích theo hai 
cách, hoặc là Tathà- gata (Như Khứ—Đã Đi Như Vậy), 
hoặc là Tathà-agata (Nhu Lai—BDà Dén Như Vậy). 


120 Cum từ này có thé hiểu là 'Ngài đã thành tựu 
Pháp vi diệu, chán thật. 


121 Đây là nghĩa den của cụm từ sugato. 


122 Về các loại ma, xem LI.4 và 7. Bến thứ được gọi 
là ma bao gồm: ngũ uán (năm tổ hợp cấu tao nên thân 
và tâm), sự chết, Thiên ma Ba-tuần (một loại chúng 
sinh ở cõi trời Tha hóa tự tại), và phiền não (tham, sân 
và si). 


123 Ở đây không bao gồm chư Phật, những đắng 
được xem là “ngoài thê gian” trong ngữ cảnh này. 


124 Luân hồi có nghĩa là vòng tái sinh. Con đường 
đưa đến quả vị Phật phải trải qua nhiều kiếp sống hơn 
con đường của một vị A-la-hán. 


125 Một hành giả tu tập đạt trình độ cao được xem là 
phước điền (ruộng phước) cho mọi người “gieo trông” 
sự cúng dường, dé nhờ đó nó sinh ra nghiệp quả tốt 





Notes 
115 See *Th.9. 


116 The questioner asks using the future tense, but 
in a polite usage in the sense of ‘could you be?'; the 
Buddha responds negatively, using the same verb, but 
in its literal sense, relating to possible future lives. 
However, the Chinese parallel to the passage just use 
the present tense. 


117 That is, unlovely aspects of the innards of the 
body. 


118 The compound Tathagata can be interpreted in 
two ways, either as Tathà-gata 'Thus-gone', or as 
Tatha-agata ˆThus-come'. 


119 This phrase can also be interpreted as 'As he 
has attained the subtle, wondrous, true Dharma' 


120 The literal meaning of sugato, otherwise 
translated in this book as 'Fortunate One'. 


121 On Mara, see *LI.5 and 7. The four kinds of 
things which are māra, ‘deadly’, are the five ‘categories 
of existence' (impermanent collections of processes 
which make up the body and mind), death, a tempter- 
deity, and defilements such as greed, hatred and 
delusion. 


122 This does not include the Buddhas, who in this 
context are not considered to be of 'this world'. 


123 The round of rebirths; the path to perfect 
Buddhahood takes many more lives than the path to 
becoming an arhant. 


124 A spiritually developed person is seen as a fertile 
field to ‘plant a gift in, so that it has abundant beneficial 
karmic fruits. 


301 





Chú thích 


1 Người hỏi sử dung thi tương lai, nhưng trong cách 
sử dụng trang trọng của ý nghĩa ' ngài có phải là?;” đức 
Phật trả lời một cách phủ định, sử dụng cùng động từ, 
nhưng trong ý nghĩa đen, liên quan đến các kiếp sống 
tương lai có thể. Tuy nhiên, thuật ngữ tương đương 
tiếng Hoa đối với đoạn văn trên chỉ sử dụng thì hiện tại. 


2 Đó là những khía cạnh không khả ái bên trong của 
thân thê. 


3 Từ ghép Như Lai có thể được giải thích theo hai 
cách, hoặc là Tatha-gata (đi nhi vậy), hoặc là Tatha- 
agata (đên như vậy). 


4 Cụm từ này có thể cũng được giải thích là “Vì ngài 
thây được Pháp vi tê, tuyệt vời và chân thật.” 


5 Nghĩa đen của sugato, có thé dịch khác trong cuốn 
này là “Bậc May Măn.” 


6 Về Ma, Xem mục L/.5 và LI.7. Bốn loại thứ là ma, 
chết, là “năm loại hiện hữu” (sự tập hợp vô thường của 
các quá trình tạo nên thân và tâm), chết, thiên ma, 


phiễn não ma như tham, sân và si. 


7 Đây không bao gồm các đức Phật, vị mà trong ngữ 
cảnh này không được xem là phân của “thê gian này.” 


8 Vòng các kiếp tái sanh; con đường đến Phật quả 
toàn hảo trải qua nhiêu kiép hon con đường trở thành 
bậc A-la-hán. 


9 Vòng tái sanh; Con đường dẫn đến quả vị Phật 
toàn hảo mát nhiều kiếp hon con đường trở thành vị A- 
la-hán. 








lành. 


126 Sự đối đãi gồm có: được và mất, danh dự và ô 
nhục, khen và chê, sướng và khó. 


127 Tức là toàn thể sự hiện hữu có điều kiện (hữu 
vi), xem “tam gió trong mục Bản chú giải thuật ngữ và 
tên riêng. 


128 Bồn ác nghiệp của thân: giết hại, trộm cướp, tà 
dâm, và nói dôi. 
129 Như một thực thé độc lập. 


130 Núi Tu-di (Meru / Sumeru) được xem là ngọn núi 
to lớn ở trung tâm vũ trụ này. 


131 Xem "L.38. 


132 Một vị Phật của nhiều kiếp về trước. Theo truyền 
thống, đức Phật lịch sử (Thích-ca Mâu-ni) được xem là 
đã khởi đầu con đường tìm cầu Phật quả dưới sự giáo 
hóa của đức Phật này. 


133 Chỗ này có thể hiểu rằng Ngài dự đoán một 
người sẽ thành Phật trong tương lai, và nêu danh hiệu 
mà người đó sẽ thành. 

134 Ở đây, thọ mạng có nghĩa là một kiếp sống đơn 
lẻ diễn ra trong một quãng thời gian rât dài chứ không 
phải một chuỗi dài các đời sông. 

135 Tức là toàn thể sự hiện hữu có điều kiện (hữu 
vi), xem ‘tam giới” trong muc Bản chú giải thuật ngữ và 
tên riêng. 


136 Đây là những bộ phận tu tập, như bốn niệm 
trụ... . 


137 Một trong tám hạng trời rồng ủng hộ Phật pháp 
và thường theo Phật nghe pháp. 


138 Sakra (Sanskrit) hoặc Sakka (Pali). 


139 Chiến tháng (Jina) là một trong các danh hiệu 





125 The pairs of opposites are: gain and loss, fame 
and infamy, praise and blame, pleasure and pain. 


126 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


127 Killing, stealing, sexual misconduct and lying. 


128 As a substantial, independent entity. 


129 Seen as a huge mountain at the centre of our 
world. 


130 See *L.38. 


131 A Buddha who lived many eons ago, traditionally 
seen as the one under which the being who became 
the historical Buddha started his path towards 
Buddhahood. 


132 Presumably meaning that he predicts the future 
Buddhahood of a person, and gives the name by which 
they will be known as a Buddha. 

133 By ‘measure of life' here is meant a single 
lifetime which lasts a very long time, rather than a long 
series of lives. 

134 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 

135 These are various sets of spiritual qualities, such 


as the four applications of mindfulness. 


136 A serpent-deity. 


137 Pāli Sakka. 


138 Jina, or ‘Victorious One’ is an epithet of a 
302 





10 Những cặp đối nghịch: được và mát, thành và bại, 
khen và chê, hạnh phúc và khô đau. 


11 Đó là, toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem ‘ba cõï 
trong phân Thuật ngữ. 


12 Giết hại, trộm cướp, tà hạnh và nói dối. 


13 Là một thực thé độc lập, đáng ké. 


14 Được xem là đỉnh núi vĩ đại tại trung tâm vũ trụ 
chúng ta. 


15 Xem L.38. 

16 Vị Phật sống cách đây nhiều đời, theo truyền 
thông được xem là vi mà duói dó, chüng sanh tró 
thành vị Phật lịch sử bát đâu con đường hướng tới quả 
vi Phát. 

17 Có lẽ có nghĩa là ngài tiên đoán Phật quả trong 
tương lai của một người và đặt tên mà họ sẽ được gọi 
là Phật. 

18 “Phương tiện cuộc sống” ở đây có nghĩa là một 
cuộc đời duy nhât kéo dài một thời gian rât dài, chứ 
không phải là một chuói cuộc đời dài. 

19 Nghĩa là toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “tam 
giới” trong Phụ lục. 

20 Đây là những tập hợp phẩm chất tâm linh khác 
nhau, chăng han như bón nên tảng của chánh niệm. 


21 Vị thần rắn. 


22 Tiếng Pāli là Sakka (Dé Thích). 


23 Jina hoặc “bậc chiến thắng” là danh hiệu của 








của Phật. 


140 Ý nói rằng phàm tâm là một dòng tâm thức gồm 
những trạng thái luôn biến đổi, vì thế quá yếu đuối dé 
làm được điều này. 


141 Tạng (garbha) có nghĩa là tử cung, bào thai, phôi 
bào (*M.12). 


142 Những phiền não khởi lên và biến mát chứ 
không gán liên với tâm. 


143 Luân hồi (samsàra) là vòng sanh tử từ vô thủy 
(xem *Th.55 và *V.18). Nó là ‘mê loan' bởi nó khởi căn 
từ vô minh hay bát tri chân dé và bởi nó tạo ra si mê 
(về thường, trong khi chẳng có,... ). 


144 Xem *M.9-10. 


145 Tự tánh của chúng sanh vốn Không, không tự 
tánh (asvabhava), nên rôt ráo chăng khác Pháp thân 
của Phậi. 


146 Chủng tánh đoạn diệt (Skt. icchantika: nhát-xién- 
dé) là tam thời bi cát đứt với Phật tánh (xem bên dưới). 


147 Bất định chủng tánh có thể trở thành bất kỳ 
chủng tánh nào trong ba loại kia tùy theo duyên. 


148 Về những điều này, xem “Tiểu Thừa' trong phần 
Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


149 Theo Phật giáo Tây Tạng, Dzogchen là thể tánh 
bản hữu của chúng sanh, và cũng là thân của giáo 
pháp và tu tập hướng đến chứng ngộ thé tánh ấy. Đây 
là giáo lý trung tâm của phái Nyingmapa, và cũng được 
hành trì bởi những môn đồ của các hệ phái Phật giáo 
Tây Tạng khác. 

150 Do đó, từ trí (rig pa) chỉ cho trí bát nhị trong đó 


chẳng có sự khác biệt hay tách biệt giữa chủ thể (tâm) 
và đôi tượng của nhận thức. 





Buddha. 


139 The suggestion is that ordinary consciousness is 
a stream of momentary states, too evanescent to 
develop these. 


140 Garbha, which can also mean 'womb' (*M.12). 


141 Defilements which come and go in the mind, but 
are not an inherent part of it. 


142 Samsãra is the cycle of birth and death from time 
without beginning (see "Th.55 and *V.18). It is 
'delusory because it stems from ignorance or not- 
knowing of ultimate reality and because it induces 
delusions (of permanence where there is none, etc.). 


143 See *M.9-10. 


144 The nature of sentient beings is empty of an 
inherent nature, so they are not ultimately different from 
the Dharma-body of a Buddha. 


145 The 'cut-off (Skt icchantika) type is temporarily 
cut off (or disconnected) from their Buddha-nature (see 
below). 


146 The uncertain type can become any of the 
remaining three types depending on the conditions. 


147 On these, see 'Lesser Vehicle' in Glossary. 


148 According to Tibetan Buddhism, Dzogchen is the 
natural, primordial state of being, as well as a body of 
teachings and meditation practices aimed at realizing 
that state. It is a central teaching of the Nyingmapa 
school, and is also practised by adherents of other 
Tibetan Buddhist schools. 


149 Thus, the term 'knowing' (rig pa) refers to non- 
dual knowledge in which there is no difference or 
separation between the subject (mind) and the object of 
perception. 


303 





Phát. 


24 Gợi ý là ý thức binh thường là một dòng trang thái 
nhất thời, quá khó đề phát triên những trạng thái này. 


25 Tạng, cũng có thể có nghĩa là “bào thai” (M.12). 
26 Những phiền não đến và đi. 


27 Luân hồi là chu kỳ sinh tử từ vô thủy (xem Th.55 
và V.18). Nó là "ảo tưởng" bởi vì nó bắt nguồn từ sự vô 
minh hoặc không biết về thực tại tối hậu và bởi vì nó 
gây ra ảo tưởng (về sự vĩnh viễn ở nơi không có, 
V.V...). 


28 Xem M.9-10. 


. 29 Bản chát của chúng sinh là bản chát vốn có trống 
rỗng, vì vậy chúng rôt cuộc không khác với Pháp thân 
của vị Phật. 


30 Loại ‘căt đứt (Skt. icchantika) tạm thời bị cắt đứt 
(hoặc bị ngắt kêt nôi) khỏi Phật tánh của chúng (xem 
bên dưới). 


31 Loại không chắc chán có thé trở thành bắt kỳ loại 
nào trong ba loại còn lại tùy thuộc vào các điêu kiện. 


32 Về những điều này, hãy xem “Cổ xe nhở” trong 
Bảng chú giải thuật ngữ. 


33 Theo Phật giáo Tây Tạng, Dzogchen là trạng thái 
tự nhiên, nguyên thủy của bản thé, cũng như một thé 
của các giáo lý và thực hành thiền định nhằm mục đích 
thực hiện trạng thái đó. Đây là giáo lý trung tâm của 
trường phái Nyingmapa và cũng được các tín đồ của 
các trường phái Phật giáo Tây Tạng khác thực hành. 


34 Do đó, thuật ngữ 'biết (rig-pa) dùng dé chỉ tri thức 
bất nhị, trong đó không có sự khác biệt hay tách biệt 
giữa chủ thê (tâm trí) và đôi tượng của tri giác. 








151 Một cách thể hiện sự kinh ngạc trong truyền 
thông Dzogchen. 


152 Giáo pháp này là số 7 trong chuỗi hai mươi ba 
'bài ca' giáo huán cho đệ tử của Ngài, người mà Ngài 
xem là các pháp tử. 


153 Xem *'V.3. 


154 Về tam thân Phật, xem phần giới thiệu ở trên 
*M.9. 


155 Pháp giới (dharmadhàtu), nhung trong truyền 
thông Đại thừa thì giới (dhàtu) đồng nghĩa với Phật 
tánh. 


156 Trang thái trung hữu được gọi là 'vực thẳm: bởi 
cảm giác bị thất lac — như mát đi nền đất cứng chắc 
dưới chân — và mát phương hướng. Chúng sanh được 
goi là bị thói tung bởi ‘gió nghiệp”, tức là nghiệp lực của 
họ, đôi khi được gọi là ‘khùng bó’. 


157 Thượng sư (guru) là thầy dạy mật tục và ‘không 
hành máu' (dàkini) là biểu hiện nữ tính của năng lượng 
trí tuệ giác ngộ trong truyền thống Mật giáo. Chẳng 
hạn, năm 'Phật máu' - minh phi của năm 'Phật phy’ — 
hiện thân của năng lượng thanh tịnh của năm đại 
chủng. 

158 'Dũng phu' tức Không hành Dũng phụ (Daka) ở 
đây chỉ đồng hành nam tính của các không hành mẫu. 
Trí minh tôn (Vidyädhära) là các vị su chủ của Mật 
giáo. 


159 Trí bát nhị của từng sát-na kinh nghiệm. 


160 “Tôn thắng Mẫu của Không đại. 


161 ‘Kim cang hữu tinh’, ở đây là một tên khác của 
Aksobhya, tức ‘Bât Động. 





150 An expression of wonderment in the Dzogchen 
tradition 


151 This teaching is number 7 in a sequence of 
twenty-three instructional 'songs' addressed to his 
disciples, whom he considers his spiritual 'sons'. 


152 See next passage, 'V.3. 


153 On the three bodies of a Buddha, 
introduction above *M.9. 


see 


154 This term can be taken as shorthand for the 
'expanse of phenomena’, but in the Mahayana tradition 
itis also a synonym for Buddha-nature. 


155 The intermediate state is said to be an 'abyss' 
because of the sense of loss — similar to the loss of 
solid ground from under one's feet — and disorientation. 
Beings are said to be tossed about by the 'winds of 
karma', i.e. the force of their karmic actions, which can 
sometimes be 'dreadful'. 


156 The guru is the tantric preceptor and a 'sky- 
dancer (dàkini) is a female portrayal of enlightened 
wisdom energy in the Tantric tradition. For example, 
the five 'Buddha-mothers' — consorts of the five 
'Buddha-fathers' — embody the pure energy of the five 
material elements. 


157 The heroes are male companions or 
counterparts of the female  sky-dancers, and 
'knowledge-holders' are masters of the Tantric 


teaching. 


158 The non-dual knowledge inherent in every 
moment of experience. 


159 'Sovereign Lady of the Space Element 


160 'Diamond-being', here another name for 
Aksobhya, the 'Unshakeable'. 


304 





35 Một biểu hiện của sự kỳ diệu trong truyền thống 
Dzogchen (Đại Thành Tựu). 


36 Lời dạy này là số 7 trong chuỗi hai mươi ba 'bài 
hát' hướng dán dành cho các môn đô của ngài, những 
người mà ngài coi là 'những đứa con trai’ tâm linh của 
mình. 


37 Xem đoạn tiếp theo, V.3. 


38 Về ba thân của vị Phật, xem phần giới thiệu ở trên 
M39. 


39 Thuật ngữ này có thé duoc coi là viết tắt của 'sự 
mở rộng của các hiện tượng, nhưng trong truyén 
thông Đại thừa, nó cũng là một từ đông nghĩa với Phật 
tánh. 


40 Trạng thái trung gian được cho là một “vực thẳm” 
vì cảm giác mát mát-tương tự như mát mặt đất vững 
chắc từ dưới chân-và mát phương hướng. Chúng sanh 
được cho là bị quăng quật bởi “gió của nghiệp,” tức là 
sức mạnh của các hành động nghiệp của họ, đôi khi có 
thể là “khủng khiếp.” 


41 Đạo sư là bậc thầy Mật thừa và một “vũ công trên 
trời” (dãkinï) là một nữ minh tinh thể hiện năng lượng trí 
tuệ giác ngộ trong truyền thống Mật tông. Ví dụ, năm 
'Phật độ mẫu -phối ngẫu của năm 'Phật độ phụ -là hiện 
thân của năng lượng thuần khiết của năm nguyên tố 
vật chát. 


42 Các 'anh hùng' là bạn đồng hành nam giới hoặc 
đôi tác của các vũ nữ cõi trời và người năm giữ kiên 
thức' là những bậc thây vé giáo lý Mật thừa. 


43 Kiến thức bất nhị vốn có trong mọi khoảnh khắc 
trải nghiệm. 
44 Vị nữ tối cao của thành tố không gian. 


45 “Kim cương,” ở đây là tên khác của “Bất động,” 
“không thê lay động.” 








162 'Phật nhãn’ nhân cách hóa bản tánh thanh tịnh 
của địa đại. 


163 Māmakī (không rõ dịch nghĩa) nhân cách hóa 
thủy đại. 


164 'Bạch Y Máu là thé tánh thanh tịnh của hóa dai. 

165 'Bản thệ' (samaya) nhân cách hóa thể tánh thanh 
tinh của phong đại. 

166 Năm phiền não (độc vọng niệm) được kể trong 
các bài kệ trước: si, sân, mạn, tham, và tật đô. 


167 Năm trí, trừ trí cuối, thành sở tác trí. 


168 'Phẫn nó Phật (Phán nó Minh vương) là thị hiện 
năng động của thân thọ dụng hỷ lạc, Báo thân Phật, 


hiển hiện năng lực chuyển hóa năm độc thành năm trí 


tương ứng. 


169 “Dũng phy’ (hero) tức Không hành Dũng phu 
(Daka), ở đây chỉ đồng hành nam tính của các không 
hành máu. Trí minh tôn (Vidyadhàra) là các vi su chủ 
của Mật giáo. 


171 Giáo lý đặc biệt này trong truyền thống 
Dzogchen cho rằng năm trí là tự tánh thanh tịnh án 
tang bị phiền não che lấp, mặc dù thanh tinh bản nhiên 
của năm trí chỉ được thé chứng bằng tu tập. Phương 
pháp quán chiếu thể tánh của các phiền não mà không 
cần đến 'đối trị phần' (được gọi là 'tịnh trí của tâm diệu 
dụng) được mô tả trong Bài ca thứ 13 của 'Đại bàng vỗ 
cánh’. Ngoài ra, xem đoạn tiếp theo, *V.6. 


170 Trí bất nhị của từng sát-na kinh nghiệm. 


172 Dù rằng luân hồi chẳng có khởi đầu theo thời 
gian tuyến tính, Kim Cang thừa vẫn quan niệm một 





161 'Buddha-eye' who personifies the pure nature of 
the earth element. 


162 Maàmaki (translation unknown) personifies the 
water element. 


163 'She in White Clothes' is the pure essence of the 
fire element. 


164 'Committed Saviouress', who embodies the pure 
nature of the wind or air element. 


165 The five defilements mental 
mentioned | in the previous verses: 
aggression, pride, attachment, and envy. 


(or poisons) 


delusion, 


166 The five types of knowledge with the exception of 
the last one, action accomplishing knowledge. 


167 Wrathful Buddhas’ are dynamic manifestations 
of the peaceful Enjoyment-body Buddhas representing 
the power of transforming the five poisons into their 
respective types of knowledge. 


168 This particular teaching in the Dzogchen tradition 
claims that the five types of knowledge are the 
obscured pure inner nature of the defilements, though 
the natural purity of their energy is realized in 
meditation only. The way of meditating on the nature of 
the defilements without applying any 'antidote' (called 
‘purification of the expressive powers of knowing") is 
described in Song 13 of the 'The Flight of the Garuda', 
for example. Also, see next passage, 'V.6. 


169 Even though samsãra has no beginning in terms 
of linear time, Vajrayana still conceives of an atemporal 


305 





46 "Phát nhãn” nhân cách hóa bản chất thanh tinh 
cüa thành tó nuóc. 


47 Mamaki (không có bán dich) nhân cách hóa của 
thành tó nuóc. 


48 Người trong trang phuc màu tráng là bán chát 
thanh tịnh của thành tô lửa. 


49 “Nữ thần cứu rỗi tận hiến,” người thể hiện bản 
chát thuận khiét của gió hoặc nguyên tô không khí. 


50 Năm phiền não (hay chất độc tinh thần) được đề 
cập trong các câu trước: si mê, hung hăng, kiêu ngạo, 
chấp trước và đồ ky. 


51 'Những vị Phát Phán nó' là những biểu hiện năng 
động của những vị Phật thọ dụng thân ôn hòa đại diện 
cho sức mạnh chuyển hóa năm chất độc thành các loại 
tri thức tương ứng của chúng. 


52 Giáo lý đặc biệt này trong truyền thống Dzogchen 
(Đại Thành Tựu) tuyên bố rằng năm loại kiến thức là 
bản chất thuần khiết bên trong bị che khuất của các 
phiền não, mặc dù năng lượng thanh tịnh tự nhiên của 
chúng chỉ được thực hiện trong thiền định. Chẳng hạn 
như cách thiền định về bản chất của phiền não mà 
không áp dụng bất kỳ “thuốc giải độc” nào (gọi là 
“thanh lọc sức mạnh biểu đạt của sự hiéu biết”) được 
mô tả trong bài hát 13 của “Chuyến bay của Garuda.” 
Ngoài ra, hãy xem đoạn văn tiếp theo, V.6. 


53 Mặc dù luân hồi không có sự bắt đầu về mặt thời 
gian tuyến tính, Vajray.na vẫn quan niệm về một 'sự 








'khởi dàu' phi thời gian mãi luôn có mát. 


173 Giải thích chỉ tiết và đầy đủ về bài Nguyện Tán 
Phó Hiên này, xem FG 139-153. 


174 Tức là mọi cáp độ của hiện hữu, từ dia ngục 
tháp nhật đến thiên giới vi tê nhật: xem tam giới” trong 
phân Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


175 Đồng với năm phiền não, chúng được liệt kê 
dưới đây nhu là các phiên não tăng thượng của môi 
cảnh giới tái sanh. 


176 Xem *V.3. 


177 Các bộ của năm Báo thân Phật (xem *V.3) là 
những hóa thân của Phô Hiên. 


178 Bốn mươi hai Báo thân Phật an tĩnh xuất hiện 
trong các ảnh tượng hậu tử được mô tả trong “Tử thư 
Tây Tạng. 


179 Còn được gọi là các 'phẫn nó tôn’ (heruka) dai 
diện cho các năng lực động của tâm thường được thể 
hiện thành phẫn nộ, tấn công (hay tương tự) nhưng có 
thé chuyển hóa qua đạo lộ Mật tuc thành các năng 
lượng giác ngộ. Các vị cũng được nêu nhiều trong “Tử 
thư Tây Tang’ (xem ghi chú cuối *V.4). 


180 Theo truyền thống Đại viên mãn (Dzogchen), 
trạng thái tâm bản nhiên đồng với tâm Phổ Hiền. Giác 
ngộ các phiền não mà không phải khống chế cũng 
không phát khởi cũng được tìm thấy trong tu tập chánh 
niệm theo Thượng tọa bộ (xem "*Th.138, phần niệm 
pháp). 


181 Trí nhu đài gương sáng bao la (xem *V3). 


182 Cũng gọi là thành sở tác trí (xem *V3). 


183 Cũng gọi là pháp giới thé tánh trí (xem *V3). 





‘beginning’ that is ever-present. 


170 For more details and a full explanation of 
Samantabhadra's Prayer, see FG 139—153. 


171 That is, all levels of existence, from the lowest 
hell to the most refined heaven: see 'three realms' in 
Glossary. 


172 The same as the five defilements, they are listed 
below as the dominant defilements of each of the 
spheres of rebirth. 


173 See "V.3. 


174 The families of the five Enjoyment-body Buddhas 
(see *V.3) as emanations of Samantabhadra. 


175 The forty-two peaceful Enjoyment-body Buddhas 
who also appear in the post-mortem visions descibed in 
the ‘Tibetan Book of the Dead’. 


176 The so-called  'wrathful deities’ (herukas) 
represent the dynamic powers of the mind which 
ordinarily manifest as anger, agression (and the like) 
but can be transformed through the path of Tantra into 
enlightened energies. They are also well known from 
the 'Tibetan Book of the Dead' (see last footnote to 
*V.4) 


177 According to the tradition of the Great 
Completion (Dzogchen), the natural state of mind is the 
same as the mind of Samantabhadra. Awareness of 
mental defilements without either repressing or 
expressing them is also found in as one aspect of 
Theravada mindfulness practice (see *Th.138, under 
mindfulness of reality-patterns). 


178 Also known as 'mirror-like' knowledge (see *V.3). 


179 Also knowns as the knowledge of action- 
accomplishment (see *V.3). 


180 Also known as the knowledge of the 'expanse of 
phenomena' (see *V.3). 


306 





khởi dàu' thuc sự tồn tai mãi mãi. 


54 Bé biết thêm chỉ tiết và giải thích đầy đủ về Bài 
nguyện của Phó Hiên, hãy xem FG 139-153. 


55 Đó là, tất cả các cấp độ của sự tồn tại, từ địa ngục 


thấp nhất đến thiên đàng tinh khiết nhất: xem “ba cõi 
trong Bảng chú giải thuật ngữ. 


56 Giống như năm phiền não, chúng được liệt kê 
dưới đây như là những phiên não chi phôi của môi 
cảnh giới tái sanh. 


57 Xem V.3. 


58 Gia đình của năm vi Phật tho dụng thân (xem V.3) 
là hóa thân của Phó Hiên. 


59 Bốn mươi hai vị Phật thọ dụng thân yên bình, 
những người cũng xuất hiện trong các thị kiên sau khi 
chêt được mô tả trong “Tử thư Tây Tạng.” 


60 Cái gọi là “các thần phẫn nộ” (herukas) đại diện 
cho các năng lực năng động của tâm trí thường biểu 
hiện như tức giận, kích động (và những thứ tương tự) 
nhung có thé được chuyển hóa thông qua con đường 
của Mật chú thành năng lượng giác ngộ. Họ cũng được 
biết đến nhiều từ 'Tử thư Tây Tạng' (xem chú thích 
cuối cùng của V.4). 


61 Theo truyền thống của Đại Thành Tựu 
(Dzogchen), trạng thái tự nhiên của tâm cũng giống 
như tâm của Phổ Hiền. Nhận thức về những phiền não 
tinh thần mà không kìm nén hoặc bộc lộ cũng được tìm 
thấy trong một khía cạnh của thực hành chánh niệm 
Thượng tọa bộ (xem Th.138, dưới chánh niệm về cảnh 
giới thực tại). 


62 Cũng giống như tuệ tri như gương (Xem V3). 


63 Cũng được biết đến như là kiến thức về hoàn 
thành hành động (xem V.3). 


64 Còn được gọi là kiến thức về “sự mở rộng của 
các hiện tượng” (xem V.3). 








184 Loại thứ sáu, nghiệp sinh loài người (hay hành 
động dán tới tái sanh vào cõi người) không được kê 
riêng trong bài tán này. 





181 The sixth type, human karma (or action leading 
to rebirth in the human realm) has not been described 
separately in the prayer. 


307 





65 Loại thứ sáu, nghiệp của con người (hoặc hành 
động dân dên tái sanh trong cõi người) đã không được 
mô tả riêng trong lời câu nguyện. 








PHÀN II - PHÁP 


CHƯƠNG 3 - CÁC PHẢM TÍNH CỦA PHÁP 


THƯỢNG TỌA BỘ 
Đặc tính tổng thể của Pháp 


Pháp' (Pali. Dhamma, Skt. Dharma) là một từ có 
nhiều tầng ý nghĩa. Là trân bảo thứ hai trong ba đối 
tượng quy kỉnh của Phật tử (“Tam quy” xem *Th.93), 

trong đó Pháp được dùng ở dạng số ít, hàm nghĩa lời 
dạy của đức Phật: giáo pháp; thực tại và nguyên lý mà 
các pháp này nói đến là Mô thức Thực tại: lý pháp; đạo 
lộ giải thoát khói khó đau là trọng tâm chính của giáo 
pháp, và nó phù hợp với bản chát của thuc tại; và dinh 
cao tối hậu của đạo lộ này, tức Niết-bàn: chứng pháp. 


Pháp cũng có thé có nghĩa là một cái gì đó như đức 
hạnh, công lý, công chính, đạo lý, như khi một vị vua 
được cho là cai trị theo Pháp, tức là một cách công 
chính, hợp đạo lý. 

Khi được dùng theo số nhiều, dhamma / dharma có 
thé chỉ cho một yếu tó tâm lý hay một hiện tượng, theo 
nghĩa rộng nhất (pháp hữu vi); hoặc chỉ cho một sự vật 
có thật hay tưởng tượng, đối tượng của ý thức (pháp xứ 
hay pháp giới); hoặc chỉ cho một nguyên lý, chân lý 
hoặc mô thức thực tai (ví dụ: bón Thánh dé (xem *L.27 
và gân cuối *Th. 138)). 


Th.12 Các phẩm tánh của Pháp 


Phân đâu tiên của đoạn này trích từ một đoạn văn 
thường được tụng bằng tiéng Pali trong các lé sám, 
cũng như được chiêm niệm trong tu tập tùy niệm. 


“Thưa Tôn giả Gotama,...được nói là pháp hiện kiến, 
pháp hiện kién (dhamma / pháp: chân lý / thực tại; 
sanditthiko: hiện kiến hiện chứng, được thấy / chứng 
ngộ ngay trong hiện tai), phi thời (akaliko: không lệ 
thuộc thời gian, kết quả tức thì, không trì hoãn), cận 





PART II: THE DHAMMA / DHARMA 


CHAPTER 3: 
TEACHINGS 


CHARACTERISTICS OF THE 


THERAVADA 
The overall nature of the Dhamma 


Dhamma’ (Pāli, Skt Dharma) is a word with many 
layers of meaning. As the second of the three focuses 
of Buddhist devotion (the ‘Three Refuges’: 

see *Th.93), where it is used in the singular, Dhamma 
means: the Buddha's teachings; the realities and 
principles that these point to as a kind of Basic Pattern' 
to things; the path to liberation from suffering that is the 
main focus of the teachings, and which accords with 
the nature of reality; and the final culmination of the 
path, nirvana. 


Dhamma can also mean something like ‘virtue’, 
justice’, The right and proper way’, as when a king is 
said to rule according to Dhamma, i.e. righteously, 
ethically. 

As a term used in the plural, dhamma / dharma can 
mean: any mental quality, state or thing — its broadest 
use; an object, real or imaginary, of the mind sense; a 
principle, truth or reality-pattern (e.g. the four Truths of 
the Noble Ones (see "L.27 and near the end of 
*Th. 138). 


Th.12 Qualities of the Dhamma 


The first paragraph of this passage is part of a text 
that is frequently chanted in Pāli in devotional settings, 
as well as being reflected on in devotional meditations. 


‘Master Gotama, ... In what way is Dhamma directly 
visible (as to is truth and reality), not delayed (in its 
results), inviting investigation, applicable and onward 
leading, to be individually understood by the wise?’ 


308 





PHÀN II - GIÁO PHÁP 


CHU'ONG 3 - ĐẶC BIÉM CỦA GIÁO PHÁP 


THU'ONG TOA BO 
BẢN CHÁT TÓNG QUÁT CỦA GIÁO PHÁP 


Pháp (P. dhamma, S. dharma) là ttr có nhiéu nghia. 
Với tư cách là nơi nương tựa thứ hai của Phát giáo (Ba 
nơi nương tựa: Phật, Pháp và Tăng; 

xem phân *Th.93), khi từ này được sử dụng ở ngôi số 
Ít; giáo pháp có nghĩa là: Lời day của đức Phật; những 
hiện thực và các nguyên tắc mà những điểm này chi ra 
như một kiéu “khuôn mẫu cơ bản" cho các sự vật; con 
đường đạt đến giải thoát khỏi khỗ đau là trọng tâm 
chính của những lời day này; và phù hợp với bán chát 
của hiện thực; dinh cao cuói cùng của con đường này 
là niét-bàn. 

Pháp còn có nghĩa như “đức hạnh,” “công lý,” “cách 
thức đúng đắn và thích hợp,” như khi vị vua được cho 
là trị vì đất nước theo giáo pháp, nghĩa là trị vì ngay 
thẳng, đạo đức. 

Như là một thuật ngữ được sử dụng ở số nhiều, 
"pháp" có thé có nghĩa là: bát kỳ phẩm chát, trạng thái 
hoặc sự vật tinh thần nào - là cách sử dụng rộng nhất 
của nó; là đối tượng có thật hoặc tưởng tượng của tâm 
thức; là nguyên tắc, sự thật hoặc khuôn mẫu thực tế (ví 
dụ: bón chân lý thánh / bón sự thật của các bậc Thánh 
(xem *L.27 và gần cuối của *Th. 138). 


Th.12 Các đặc tính của pháp 


Đoạn đầu tiên của đoạn kinh này là một phân của 
bản kinh thường được tụng đọc bằng tiếng Pāli, trong 
ngữ cảnh lụng kinh, cũng như được quán chiếu / suy 
ngẫm trong các buỗi thiền tập có tụng kinh. 


Kính thua bậc đạo sư Có-dàm... Theo cách nào 
“pháp” được thấy trực tiếp. (đói với sự thật và hiện 
thực), không bị chậm trễ (về kết quả của nó), mời gọi 
sự thám sát, có tính ứng dung và có tính hướng 
thượng, được người trí hiểu?” 








quán (ehipassiko: hãy đến dé thấy) dẫn đạo 
(opanayiko: hướng dẫn thực hành tiến đến cứu cánh), 
trí giả nội chứng (paccattam veditabbo viññnhi: chi 
được chứng nghiệm nội tại bởi kẻ trí), nói thế có nghĩa 
là gì? 


‘Này bà-la-môn, người bi tham ái chế ngự, tâm bị 
nắm chặt... dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, 
cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 

Nhưng khi tham ái được đoạn trừ, người ấy bị dẫn 
đến tự hại, hại người, hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khổ, tâm ưu. 

Đó được nói là, pháp hiện kiến [Lặp lại như trên về bị 
sân hận, ngu si ché ngự... đoạn trừ... Kinh khác có nói 
dung tương duong, chỉ khác ở chó thay từ ‘pháp’ 
(dhamma) bằng từ 'Niết-bàn' nibbãna).] 


Aññatara Brahmana and Nibbana Suttas: Anguttara- 
nikaya l.156— 157, dịch Anh P.H. 


Th.13 Pháp thám sáu 


Trong đoạn này, đức Phát nói về Pháp thâm sáu mà 
Ngài đã kinh nghiệm khi giác ngộ. Sau đó Ngài giải 
thích điều này theo hai phương diện: một mặt, chuỗi 
quan hệ duyên khói (xem đoạn *Th.156-168), tức là 
chuỗi tiếp nói của các điều kiện dẫn đến tái sinh và 
dòng tương tục của khó, và ngược lại, là Niết-bàn, 
chám dút tắt cả những điều kiện tiếp nói như vậy. 

Không như Niết-bàn, lý duyên khởi không phải là 
pháp đề quy y, nương tựa, nhưng được hiểu là một 
phân thuộc về pháp, tức là đạo. 


Pháp mà Ta đã chứng ngộ này thật là sâu xa, khó 
thấy và khó hiểu, tịch tĩnh, vi diệu, vượt ngoài khả năng 
suy luận, chỉ được chứng nghiệm bởi kẻ trí. 

Nhưng quần chúng này thì ái lạc chấp tàng 
(alayaráma: lạc a-lại-da), khoái lạc chấp tàng (alayata: 
hân a-lại-da), hy lạc chấp tàng (ãlayasammudita: hi a- 
lại-da). 

Thật khó cho quần chúng như vậy có thể thấy được 





'Brahmin, one excited by attachment, overcome by 
attachment ... wills in a manner leading to the affliction 
of himself, others and both, and he experiences mental 
pain and unhappiness. 

But when attachment is abandoned, and he does not 
will in a manner leading to the affliction of himself, 
others and both, he does not experience mental pain 
and unhappiness. 

It is in this way that Dhamma is directly visible [The 
same is then repeated regarding being affected or free 
of hate or delusion. The next but one sutta then says 
just the same, except for replacing 'Dhamma' with 
'nirvana'.] 


Afifiatara Brahmana and Nibbàna Suttas: Anguttara- 
nikaya 1.156—157, trans. P.H. 


Th.13 Dhamma as profound 


In this passage, the Buddha reflects on the profound 
Dhamma he had experienced at his awakening. He 
then explains this as two-fold: the process of 
dependent arising (see passages 'Th.156—168), i.e. a 
sequence of conditions leading to rebirth and the 
continuation of what is painful, and nirvana as the 
stopping of all such conditions. 

Unlike nirvana, conditionality is not something one 
takes refuge in, but understanding it is part of the 
Dhamma as path. 


This Dhamma that | have attained is profound, hard 
to see and hard to understand, peaceful, sublime, 
unattainable by mere reasoning, subtle, to be 
experienced by the wise. 

But this population delights in clinging (especially to 
what is the familiar), enjoys clinging, and rejoices in 
clinging. It is hard for such a population to see this 
state, namely, specific conditionality, | dependent 


309 





"Này Bà-la-môn, người ta bi kích động bởi sự tham 
ái, bi mát minh trong su tham ái... các y chí theo cách 
mà dán dén chính minh bi phiền não, làm người khác 
bị phiền não và cả hai đều phiền não và vị ấy trải qua 
sự đau đớn về tinh thần và không hạnh phúc. 

Nhưng khi từ bỏ được sự tham ái, vị này không có ý 
nghĩ theo cách dẫn đến phiền não cho chính mình, cho 
những người khác và cho cả hai thì vị này sẽ không 
trải qua đau đớn về tinh thần và bất hạnh. 

Chính là theo cách này mà pháp thì có thể trực tiếp 
thấy. [Đoạn trên được lặp lại liên quan đến thương, hay 
là không có sự ghét bỏ hay si mê. Đoạn kinh kế tiếp 
cũng lặp lại giống như vậy, ngoại trừ thay thế “giáo 
pháp” bằng từ “Niết-bàn”. 


(Kinh Vi Bà-la-món và Kinh Niét-bàn: Kinh Tăng chi |. 
156-157, do P.H. dich tiéng Anh). 


Th.13 Giáo pháp thâm sâu 


Trong đoạn kinh này, đức Phát suy ngẫm vé giáo 
pháp thâm sâu mà Ngài đã trải nghiệm khi giác ngộ. 
Rồi Ngài giải thích điều này theo hai cách: Tiến trình 
của lý tương quan (xem các đoạn *Th. 156-168), nghĩa 
là một chuỗi các duyên dẫn đến tái sanh và sự tiếp tục 
của điều làm đau khô và niết-bàn như là sự chắm dứt 
của tắt cả các duyên như thế. 

không gióng như Niết-bàn, nhân duyên không phải là 
điều gì đó mà người ta nương tựa, mà hiéu nó là một 
phân của giáo pháp như là con đường. 


Pháp mà Ta chứng được thì thâm sâu, khó thấy và 
khó hiểu, an tịnh, cao siêu, không thé dat được bằng lý 
lẽ suông, vi tế, do người trí trải nghiệm. Nhưng dân 
chúng lại đắm mình trong bám chấp (đặc biệt là đối với 
điều gì thân quen), hưởng thụ sự bám cháp và vui vẻ 
trong sự bám chấp. 

Thật khó cho một dân chúng như thế hiểu được trạng 
thái này, nghĩa là tính nhân duyên, lý tương quan. 








pháp này, tức là, y duyên tánh duyên khởi 
(idappaccayatã paliccasamupãdo). Và thật khó thấy 
pháp này, tức là, sự tịnh chỉ tất cả hành, xả ly tất cả 
sanh y (upadhi), ái tận, ly tham, tịch diệt, Niết-bàn. 


Ariya-pariyesanà Sutta: Majjhima-nikaya 1.167, dịch 
Anh P.H. 


Muc dích tu Phát 
Th.14 Muc dích cüa dói sóng pham hanh 


Này các ty-kheo, pham hạnh này không sóng dé lừa 
dối moi người, không vi dé phù phiếm với mọi người, 
không vì lợi ích của lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, 
không vì mục đích bảo vệ chủ kiến của mình, không 
với ý nghĩ 'Mong sao moi người biết ta'. 

Này các tỳ-kheo, phạm hạnh ấy được sống với mục 
đích chế ngự, đoạn trừ, ly tham, diệt tận (khổ đau). 


Uruvela-vagga Brahmacariya Sutta: Anguttara-nikãya 
II.26, dịch Anh P.D.P. 


Thái dó dói vói các dao giáo khác 


Th.15 Pháp không nhắm cái dao người khác mà 
dé giúp moi người sóng tót hon 


Trong đoạn văn này, đức Phát nói chuyện với một du 
sī ngoại dao, khẳng định Ngài muốn giúp mọi người tu 


đạo tiến bộ chứ không vì mục đích thu phục đệ tử. 185 


Này Nigrodha, có thể ông nghĩ rằng: 'Sa-môn 
Gotama nói vậy là muốn thu dé tử.' Chó nghĩ như váy. 
Tôn sư các ông là ai, vẫn là tôn sư của các ông. Có thể 
ông nghĩ rằng: 'Sa-món Gotama nói vậy là muôn chúng 
ta từ bỏ giáo thuyết của minh'.... 'Óng ấy muốn đặt 
chúng ta vào những pháp bất thiện mà các tôn sư tiền 
bối của chúng ta xem là bát thiện.'... 'Ông ấy muốn 





arising. 

And it is hard to see this state, namely, the stilling of 
all volitional constructions, the relinquishing of all 
acquisitions, the destruction of craving, non- 
attachment, cessation, nirvana. 


Ariya-pariyesanà Sutta: Majjhima-nikàya 1.167, trans. 
.H. 


Reasons for choosing to practise Buddhism 
Th.14 The purpose of the holy life 


Monks, this holy life is not lived to deceive people, for 
prattling with people, for the benefit of gain, hospitality 
and praise, to defend one's theory, not with the thought 
‘Let people know about me’. 

Monks, the holy life is lived for the purpose of 
restraint, relinquishment, non-attachment and cessation 
(of suffering). 


Uruvela-vagga Brahmacariya Sutta: Añguttara-nikãya 
II.26, trans. P.D.P. 


Attitude to other spiritual traditions 


Th.15 The Dhamma is not for converting others 
but to help them be better people 


In this passage, the Buddha speaks to a non- 
Buddhist wandering ascetic and emphasizes that he 
wants to help people progress morally and spiritually 


and not, as such, to gain disciples. 182 


Nigrodha, you may think: “The renunciant Gotama 
says this in order to get pupils. But you should not 
regard it like that. Let him who is your teacher remain 
your teacher. Or you may think: 'He wants us to depart 
from our instructions.’ ... He wants to establish us in 
those things that are unwholesome and reckoned as 
unwholesome according to our teachers.' ... 'He wants 


310 





Thật khó hiểu được trang thái này, nghĩa là sự tĩnh 
lặng của tất cả tâm tư (hành), sự từ bỏ của tất cả sở 
hữu, sự hoại diệt của tham ái, không tham ái, sự tịch 
diệt, niết-bàn. 


(Kinh Thánh cầu: Kinh Trung bó l. 177, do P.H. dịch 
tiéng Anh). 


LY DO CHON THỰC HÀNH THEO ĐẠO PHẬT 
Th.14 Mục đích của đời sóng thánh thiện 


Này các Tỳ-kheo, đời sống thánh thiện là sống không 
lừa gạt người, không nói chuyện phiếm với người, 
không vì lợi dưỡng, không vì sự hiếu khách và tiếng 
khen, không bảo vệ thuyết của mình, không suy nghĩ 
rằng “Hãy đề người ta biết đến tôi.” 

Này các Tỳ-kheo, cuộc sống thánh thiện là sống vì 
mục đích chế ngự, từ bỏ, không bám luyến và sự tịch 
diệt (của khổ đau). 


(Kinh Phạm hạnh thuộc Phẩm Uruvela: Kinh Tăng chỉ 
II. 26, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


THÁI ĐỘ ĐÓI VỚI CÁC TRUYÉN THÓNG TÂM 
LINH KHÁC 


Th.15 Giáo pháp không phải vì mục đích cải đạo 
người khác mà nhắm dé giúp họ trở thành người 
tót hon 


Trong đoạn kinh này, đức Phát nói vói mót tu si khó 
hanh di lang thang và nhán manh ráng Ngài muón giüp 
đỡ con người tiến bó vé dao đức và như thé, không 


phải là dé thu nhận dé tử. Í 


Này Nigrodha, con có thể nghĩ rằng: “Tu sĩ Cồ-đàm 
nói điều này nhằm dé thu hút học trò.” Nhưng con 
không nên xem xét nó theo cách đó. Hãy để cho ai là 
thầy của con vẫn là thầy của con. Hay con có thé nghĩ 
là: “Vị này muốn chúng tôi xa rời những chỉ dẫn của 
chúng tôi...” “Vị này muốn chứng minh cho chúng tôi 
những điều đó không lành mạnh và coi như là không 








chúng ta xa lánh những thiện pháp mà các tôn sư tiền 
bối của chúng ta xem là thiên’. 

Chớ có nghĩ như vậy. Những gì là pháp thiện mà các 
tôn sư của các ông xem là thiện, hãy cứ xem là thiện. 
Này Nigrodha, Ta thuyết không phải vì những mục đích 
ây. 


Này Nigrodha, có những pháp bát thiện mà không 
được từ bỏ, làm cho ô nhiễm, dẫn đến tái sanh, mang 
lại khổ não, kết quả của khổ, già, bệnh, chết trong 
tương lai. Những pháp ấy, Ta thuyết pháp để diệt trừ 
các pháp ấy. 

Nếu các ông thực hành đúng theo lời giảng dạy, các 
pháp ô nhiễm của các ông được trừ diệt, các pháp 
thanh tịnh được tăng trưởng, và các ông sẽ bằng thắng 
trí tự mình giác chứng và an trụ, ngay trong hiện tại, trí 
tuệ viên mãn, quảng dai.' 


Udumbarika-sihanada Sutta: Digha-nikaya 11.56—57, 
dịch Anh P.D.P. 


Tranh luận và khoan dung 


Th.16 Phật khuyên bảo đệ tử đáp ứng những chỉ 


trích và cáo buộc như thế nào 


Đoạn này Phật khuyến cáo các đệ tử nên đánh giá 
bình tinh vé bát kỳ lời chi trích hay lời khen ngợi nào đối 
với Phật, Pháp hay Tăng (hội chúng Phật giáo). 


'Này các tỳ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp, hủy báng Tăng, các ông chớ nên vì vậy mà 
sanh phẫn nộ, không xứng ý. Nếu các ông do vậy phẫn 
nộ, không xứng ý, như vậy sẽ có hại cho các ông. 

Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp, hủy 
báng Tăng, mà các ông phẫn nộ, không xứng ý, thế thì 
các ông có thể biết được những lời nói của những kẻ 
ấy là đúng hay sai cháng?' 'Bạch Thế Tôn, không thé 
được." 

“Nhưng khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp, 





to draw us away from things that are wholesome and 
reckoned as wholesome according to our teachers.’ 

But you should not regard it like that. Let whatever is 
wholesome and reckoned as wholesome according to 
your teachers remain the same. Nigrodha, | do not 
speak for any of these reasons. 


There are Nigrodha, unwholesome things that have 
not been abandoned, defiling, conducive to rebirth, 
distressful, productive of painful results, associated with 
future birth decay and death. It is for the abandonment 
of these things that | expound the teaching. 

If you practise accordingly, the defiling things will be 
abandoned, and the things that make for purification 
will grow, and you will attain to and dwell, in this very 
life, in the fullness of insight and perfection, having 
realized it directly by your own higher knowledge.’ 


Udumbarika-sihanada Sutta: Digha-nikaya 11.56—57, 
trans. P.D.P. 


Disputes and tolerance 


Th.16 The Buddha's advice to his disciples on 
how to respond to criticisms and accusations 


This passage counsels calm assessment of any 
criticism or praise directed at the Buddha, Dhamma or 
Sangha (Buddhist community). 


'Monks, if others should speak in dispraise of me, of 
the Dhamma, or of the Sangha, you should not then 
either bear malice, or become unhappy, or feel 
depressed in mind. If you then feel angry and 
displeased, it would be a danger to you yourself. 

If others speak in dispraise of me, of the Dhamma, or 
of the Sangha, and you then feel angry, and 
displeased, would you be able to know whether what 
others have spoken has been well-spoken or ill- 
spoken?’ ‘That would not be so, sir. 


311 





lành manh theo nhu các thầy của chúng tôi...” "Vi này 
muốn lôi kéo chúng tôi khỏi những điều lành manh và 
được xem như là lành mạnh theo các thầy của chúng 
tôi.” 

Nhưng con không nén xem xét nó như thế. Hãy dé 
bất kỳ gì lành mạnh và được xem như là lành mạnh 
theo các thầy của con vẫn giữ nguyên. Này Nigrodha, 
Ta không nói vì bất kỳ lý do nào như vậy. 


Này Nigrodha, có những điều không lành mạnh mà 
vẫn chưa được từ bỏ, hữu lậu, dễ dẫn đến tái sinh, 
khốn cùng, sinh ra những kết quả đau đớn, gắn liền với 
sự tái sinh trong tương lai, sự hoại diệt và cái chết. 
Chính vì sự từ bỏ những điều này mà Ta thuyết giảng 
giáo pháp. 

Nếu con thực hành thích hợp, những điều hữu lậu sẽ 
được từ bỏ và những điều làm thanh tịnh sẽ tăng 
trưởng và con sẽ đạt đến và an trú, ngay trong chính 
kiếp sống này, đầy đủ tuệ giác và sự toàn thiện, đã 
trực tiếp giác ngộ bằng chính kiến thức cao siêu của 
chính con.” 


(Kinh Uu-đàm-bà-la Sư tử hồng: Kinh Trường bộ III. 
56-57, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


CÁC TRANH CHÁP VÀ LÒNG KHOAN DUNG 


Th.16 Lời khuyên của đức Phật cho các đệ tử của 
mình về cách trả lời đôi với những chỉ trích và cáo 
buộc 


Đoạn kinh này tư vẫn sự đánh giá bình tinh vé bắt kỳ 
chi trích hay lời khen nào nhăm vào đức Phật, Giáo 
pháp hay Tăng đoàn. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu người khác chê bai Ta, chê 
bai Giáo pháp, hay chê bai Tăng đoàn, các thầy khi ấy 
không nên ác ý, hay trở nên không hạnh phúc, hay 
cảm thấy chán nản trong tâm. Nếu khi ấy các thầy cảm 
thấy giận dữ và không hài lòng thì đó sẽ là một mối 
nguy cho chính bản thân các thầy. 

Nếu người khác chê bai Ta, chê bai Giáo pháp, hay 
chê bai Tăng đoàn và khi ấy các thầy cảm thấy tức 
giận và không hài lòng, vậy các thầy có khả năng biết 
được liệu điều mà người khác đã nói đã được nói khéo 








hủy báng Tăng, các ông nên nêu rõ những gì không 
đúng sự thật là không đúng sự thật, chỉ rỏ “điều này 
như thế là không đúng sự thật; như thế là không chính 
xác; điều (xấu) này không có giữa chúng tôi...” 


'Này các tỳ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán 
Pháp, tán thán Tăng, các ông không nên vì vậy hoan 
hỷ, vui mừng, hớn hở... sẽ có hại cho các ông. 

Khi có người tán thán Ta, tán thán Pháp, tán thán 
Tăng, các ông hãy thừa nhận những gì đúng sự thật là 
đúng sự thật, nói rằng “điểm này như thế này là đúng 
sự thật, điểm này như thế này là chính xác, điều (tốt) 


này có giữa chúng tôi,...”. 


Brahma-+jäla Sutta: Digha-nikãya |.2-3, dich Anh 
[DP 


Th.17 Nguyén nhán cua tranh luán 


Trong đoạn này, đức Phát nói rằng Ngài không tranh 
luận với ai (xem *M.19), và những tranh luận phát sanh 
do các định kiến xuát phát từ chỗ bắt nắm và nhào nặn 
những gì được nhận thức. 


Dandapani dòng họ Thích... đi đến... chỗ Thế Tôn 
đang ngồi, nói lên những lời hỏi thám xã giao thân hữu, 
rồi đứng một bên, tựa trên cây gậy, và nói: 'Sa-môn 
chủ trương thuyết gì, luận giải điều gi?' 


‘Ta thuyết như vầy: là một bà-la-món186 (nhu Ta), 
sống không bi các dục trói buộc, không còn hoài nghi 
do dự, không có gì phải truy hối, không khát ái nơi hữu 
và phi hữu, không có các tuóng197 tùy miên, vị ấy 
sống không tranh luận với bất kỳ ai trong thế gian này 
bao gồm chư thiên, Ma, Phạm, sa-môn, bà-la-môn, 
trời, người. Này Hiền giả, Ta thuyết như vậy, luận giải 
như vậy.' 





But when others speak in dispraise of me, or of the 
Dhamma, or of the Sangha, you should unravel what is 
contrary to fact as contrary to fact, pointing out "it is not 
in accordance with fact, it is not like that, this (fault) is 
not found in us". 


Monks, if others should speak in praise of me, in 
praise of the Dhamma in praise of the Sangha, then 
you should not feel delighted, happy, or elated in mind 
... That would be damaging to you yourself. 

When others speak in praise of me, or of the 
Dhamma, or of the Sangha, you should acknowledge 
what is factual as factual, saying, "this is in accordance 


with fact, it is like this, this (quality) is found in us". 
Brahma-jäla Sutta: Digha-nikaya 1.2—3, trans. P.D.P. 


Th.17 The causal origin of disputes 


In this passage, the Buddha says that he disputes 
with no-one (cf. *M.19), and that disputes arise due to 
fixed concepts that arise from how one mentally 
processes and elaborates on what one perceives. 


The Sakyan Dandapàni ... approached ... where the 
Blessed One was seated, exchanged friendly 
greetings, and stood on one side leaning on a stick. He 
said thus: 'What theory does the renunciant hold, and 
what does he expound?' 


"The theory | hold is such that in the case of a 


brahmin 9? (like myself) living without being fettered by 
sensual desires, free from perplexity, with worry cut off, 
craving for various kinds of existence abandoned, and 


for whom conceptions ! 84 do not lie latent, he stays 
without disputing with anyone in this world consisting of 
gods, màras, brahmäs, renunciants, brahmins, deities 
and humans. Brother, | hold such a theory and so do I 
expound.’ 


312 





léo hay nói không khéo léo?” “Kính thưa đức Thế Tôn 
không phải như vậy.” 

“Nhưng khi người khác chê bai Ta, hay chê bai Giáo 
pháp, hay chê bai Tăng đoàn, các thầy có nên làm 
sáng tỏ điều gì trái với sự thật như là trái với sự thật, 
chỉ ra rằng “điều này không phù hợp với sự thật, nó 
không phải là như thế, lỗi này chúng tôi không có.” 


Này các thầy Tỳ-kheo, nếu người khác khen ngợi Ta, 
khen ngợi Giáo pháp, khen ngợi Tăng đoàn thì các 
thầy không nên cảm thấy vui sướng, hạnh phúc hay 
hân hoan trong tâm... Điều đó sẽ làm hại cho chính 
bản thân các thày. 

Khi người khác khen ngợi Ta, hay khen ngợi Giáo 
pháp, hay khen ngợi Tăng đoàn, các thầy nên ghi nhận 
điều gì là thật như là thật, cho rằng, “điều này phù hợp 
với sự thật, nó là như vậy, chúng tôi có phẩm tính này.” 


(Kinh Phạm võng: Kinh Trường bộ |. 2-3, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.17 Nguồn gốc của tranh chấp 


Trong đoạn kinh này, đức Phật cho rằng Ngài không 
tranh cháp với ai hết (so sánh với *M.19) và rằng tranh 
cháp phát sinh do các định kiến phát sinh từ cách 
người giải quyết theo ý chí và chi tiết về điều mà vi này 
nhận thức trong tâm. 


Người dòng họ Sakya Dandapäni... tiến đến... noi 
đức Thế Tôn đã ngồi xuống, chào hỏi thân thiện với 
nhau và đứng qua một bên, dựa vào một cây gậy, vị ấy 
nói như vầy: “Sa-môn theo học thuyết gì và thuyết 
giảng điều gì?” 


“Thuyết của Ta là trường hợp của người Bà-la-món? 
(giống như chính Ta) sóng mà không bị trói buộc bởi 
khát vọng cảm giác, thoát khỏi sự rắc rối, không còn âu 
lo, đã từ bỏ sự tham ái đối với nhiều kiểu hiện hữu và 
là người mà các quan niệm không còn tiềm ẩn, vị ấy 
sống mà không tranh chấp với bát kỳ ai trên thế giới 
này, bao gồm các vị thần, ma vương, phạm vương, Sa- 
môn, Bà-la-môn, trời và loài người. Này người anh em, 


Ta có học thuyết như thế và Ta thuyết giảng như thế. 








Khi nghe nói vậy, Dandapäni họ Thích lắc đầu, liếm 
lưỡi, trán nói lên ba đường nhăn, rói chóng gậy bỏ 
dis. 


.. [Sau đó đức Phật thuật lại đối thoai này cho một 
số ty-kheo.] Rồi một tỳ-kheo bạch Thế Tôn: “Thế Tôn 
thuyết những gi mà sóng không tranh luận với bất kỳ ai 
trong thế gian này bao gồm chư thiên, Ma, Phạm, sa- 
môn, bà-la-món, trời, người... bạch Dai Đức, thế nào là 
các tưởng không tùy miên trong Thế Tôn, vị sống mà 
không bị các dục trói buộc... ?' 


‘Này ty-kheo, do bởi nhân duyên gì mà các hành suy 
niệm vọng tưởng 188 hiện hành cho một người, mà nếu 
(với người ấy) ở đây không có gì đáng hoan hỷ, đáng 
tán thán, đáng chấp thủ, do vậy mà tham tùy miên 
đoạn tận, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghỉ tùy miên, 
mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên 
đoạn tận; 

do vậy mà dao gậy, tranh chấp, tranh luận, đấu tranh 
bị loại bỏ, ly gián ngữ, vọng ngữ được dứt trừ. Chính ở 
đây, tất cả những pháp ác, bát thiện này đều được tiêu 
diệt, không còn dư tàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy 
bước vào tinh xá. Sau khi Thế Tôn đi vào tinh xá không 
lâu, các tỳ-kheo ấy suy nghĩ, 'Thế Tôn sau khi nói lên 
lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng 
rãi ý nghĩa... 

Tôn giả Mahã-kaccãna có thể giải thích rộng rãi ý 
nghĩa lời giảng day này cho chúng ta.’ Rồi chư tỳ-kheo 
đi đến chỗ tôn giá Mahà-kaccàna và thưa rằng: “Tôn 
giả Mahä-kaccäna, xin hãy giải thích ý nghĩa này.” 


Tôn giả Mahäã-kaccäna giải thích như sau: ‘Chu Hiền, 
do duyên dén mát và các sắc, nhãn thức phát sinh. Tô 





When this was said, the Sakyan Dandapani shook 
his head, put out his tongue, and showing (creases 
like) three forks on his forehead, went away leaning on 
his stick. ... 


. [Later the Buddha reported this conversation to 
some of his monks.] Then a certain monk said to the 
Blessed One: 'Holding what theory does the Blessed 
One stay without disputing with anyone in this world 
consisting of gods, mãras, brahmas ... and how sir, is it 
that conceptions do not lie latent in the Blessed One 


who is living without being fettered by sensual desires 
cd 


The Blessed One said: 'Monk, on whatever account 


reckonings in terms of conceptual obsession! 99 
overwhelm a person, if (for him) there is nothing in it to 
delight in, nothing to welcome, nothing to cleave to, 
then that itself is the end of latent tendencies to 
attachment, aversion, dogmatic beliefs, doubt, conceit, 
to attachment to ways of being, ignorance, 

the end of the latent tendency to take up sticks and 
weapons, to fights, quarrels, disputes, accusations, 
slanders and lies. Here, all these evil unwholesome 
states cease without remainder.’ 


The Blessed One said this, and getting up from the 
seat entered the monastery. Soon after the Blessed 
One had gone to the monastery it occurred to those 
monks, “The Blessed One pointed out the teaching in 
brief to us and left without explaining its meaning in 
detail ... 

Venerable Mahà-kaccana is capable of explaining it 
to us in detail.' Then the monks approached Venerable 
Mahaà-kaccana and requested him: ‘Venerable Maha- 
kaccana, please explain it. 


Venerable Maha-kaccana explained as follows: 
'Friends, on account of eye and visible forms, arises 


313 





Khi điều này dà được thuyết giảng, người dòng họ 
Sakya Dandapäni lắc đầu, thè lưỡi và thể hiện thâu 
chau mày) ba nếp nhăn trên trán, chống gậy di khỏi.. 


..[Sau đó, đức Phật đã kể lại câu chuyện này cho 
một số các vị tăng sĩ của Ngài.] Rồi vị tăng nào đó đã 
thưa với đức Phật như vầy: “Theo học thuyết nào mà 
đức Thế Tôn không tranh chấp với bất kỳ ai trong thế 
giới này bao gồm các vị thần, ma vương, phạm vương, 
và thưa Ngài, có phải là các khái niệm không tiềm án 
nơi đức Thế Tôn, người mà sống không bị các khát 
vọng cảm giác trói buộc... 2” 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này thầy Tỳ-kheo, trên 
bất kỳ giải trình nào, sự hý luận / tính toán theo sở hữu 
khái niệm! áp đảo một người, nếu (đối với vị này) 
không vui với bất cứ điều gì, không có thứ gì để chào 
đón, không có gì dé bám chấp thì chính điều đó là kết 
thúc của những khuynh hướng án tàng đối với sự bám 
chấp, thù ghét, những niêm tin giáo điều, nghỉ ngờ, 
kiêu mạn, đối với bám chấp vào những cách của chúng 
sinh, vô minh, 

kết thúc của khuynh hướng án tàng, càm láy gây và 
vũ khí, với các trận đánh, gây gô, tranh chấp, cáo 
buộc, phi báng và nói dối. Ở đây, tất cả những trang 
thái xấu ác, không lành mạnh chấm dứt không còn 
thừa sót.” 


Khi Đức Thế Tôn đã thuyết điều này, rồi từ ghế đứng 
lên, bước vào tu viện. Không lâu sau đó, đức Thế Tôn 
đã đi đến tu viện, các vị tăng sĩ đó chợt nghĩ rằng, 
“Đức Thế Tôn đã chỉ dạy giáo pháp ngắn gọn cho 
chúng ta và đã rời khỏi mà không giải thích chi tiết 
nghĩa của nó... 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (Mahã-kaccãna) thì có khả 
năng giải thích nó chỉ tiết cho chúng ta.” Thế rồi các vị 
tăng sĩ ấy đã đến chỗ của tôn giả Đại Ca-chiên-diên và 
đã yêu cầu Ngài áy: “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, xin 
hãy giải thích điều đó.” 


Tôn giả Đại Ca-chiên-diên đã giải thích như sau: 
“Này, hiên giả, trên cơ sở của mát và các hình dạng / 








hợp của ba pháp này là xúc. 

Do duyên xúc, cảm thọ phát sinh. Cái gì được cảm 
thọ cái đó được tưởng, cái gì được tưởng cái đó được 
tầm tư, cái gì được tầm tư cái đó là vọng tưởng. 

Do nhân duyên vọng tưởng, mà các hành suy niệm 
vọng tưởng hiện hành nơi một người trong các sắc 
nhận thức bởi mắt, sắc quá khứ, sắc vị lai, sắc hiện tại. 
[Lặp lại tương tự như vậy trong các căn khác và sở 
duyên tương ứng của chúng; bao gồm cả ý và pháp. ] 


Madhupindika Sutta: Majjhima-nikãya 1.108—112, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.18 Tranh luán phát sanh nhu thé nào 


Đoạn này nhắn manh do bám cháp sở hữu mà dán 
đên tranh cãi. 


Rồi thi, này Ananda, ở đây do duyên thọ mà khát ái, 
do duyên khát ái mà tầm cầu, do duyên tầm cầu mà 
thủ đắc, do duyên thủ đắc mà quyết định (quyết định 
làm gì với thủ đắc), 

do duyên quyết định mà dục tham, do duyên dục 
tham mà đắm trước, do duyên đắm trước mà chấp thủ, 
do duyên chấp thủ mà keo kiệt, 

do duyên keo kiệt mà thủ hộ, do duyên thủ hộ mà 
phát sinh các pháp ác, bất thiện pháp, cầm dao, cầm 
gậy, tranh chấp, tranh luận, đấu tranh, ác khẩu, vong 
ngữ. 


Mahà-nidàna Sutta: Digha-nikãya 11.59, dịch Anh 
P:D.P: 


Th.19 Giáo điều, nguón góc tranh cháp 


Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một 





visual consciousness. The coming together of the three 
is (sensory) contact. 

On account of contact, feeling arises. What one feels 
is conceptualized and what is conceptualized is thought 
about. Regarding what is thought about, one engages 
in obsessive proliferation of thought. 

On account of that, reckoning in terms of conceptual 
obsession overwhelms a person in respect of past, 
future and present forms discernible by the visual 
sense. [The same is then repeated regarding the 
interaction that takes place between the other sense 
faculties and their corresponding stimuli; this includes 
the mind and mental objects.]' 


Madhupindika Sutta: 
trans. P.D.P. 


Majjhima-nikaya .1.108—112, 


Th.18 How quarrels arise 


This passage emphasizes how 


possessions leads to quarrels. 


clinging to 


Now, in this case Ananda, craving is dependent on 
feeling, seeking is dependent on craving, gain is 
dependent on seeking, deciding (what to do with what 
has been gained) 

is dependent on gain, desire and attachment is 
dependent on deciding, excessive attachment is 
dependent on desire and attachment, acquisitiveness is 
dependent on excessive attachment, miserliness is 
dependent on  acquisitiveness,  protectiveness ¡is 
dependent on miserliness, 

and because of  protectiveness various evil 
unwholesome phenomena come into being such as the 
taking up of sticks and sharp weapons, fights, quarrels, 
disputes, accusations, slanders and lies. 


Mahã-nidãna Sutta: Digha-nikaya 11.59, trans. P.D.P. 
Th.19 Dogmatic clinging to views as a source of 
disputes 


The following verses come from four discourses from 
314 





sắc có thé trông thấy, phát sinh ý thức về mắt. Việc cả 
ba (mắt, sắc / hình dạng và thức) đến cùng lúc là sự 
tiếp xúc (về giác quan). 

Từ sự tiếp xúc, cảm xúc sinh ra. Điều mà người ta 
cảm nhận được khái niệm hóa và điều được khái niệm 
hóa thì được suy tư. Liên quan đến điều được suy tư, 
người ta có nhiều hy luận. 

Từ đó, hý luận (tính toán bị ám ảnh theo khái niệm) 
áp đảo người liên quan đến sắc quá khứ, sắc tương lai 
và sắc hiện tai mà có thé nhận biết bằng thị giác. [Rồi 
giống như vậy được lặp lại liên quan đến tương tác mà 
xảy ra giữa các giác quan và động cơ tương ưng của 
chúng; điều này bao gồm cả tâm và các đối tượng tinh 
thân.] 


(Kinh Mật hoàn: Kinh Trung bó |. 108-112, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 


Th.18 Cách tranh cãi phát sinh 


Đoạn kinh này nhắn mạnh sự bám chắp vào sở hữu 
dân dén các tranh cãi như thé nào. 


Này Änanda, hiện giờ trong trường hợp này, tham ái 
thì lệ thuộc vào cảm giác, sự tìm cầu thì lệ thuộc vào 
tham ái, sự đạt đến lệ thuộc vào sự tìm cầu, quyết định 
(làm gì với điều đã đạt được) 

lệ thuộc vào sự đạt được, dục vọng và bám chấp lệ 
thuộc vào quyết định, sự bám chấp thái quá lệ thuộc 
vào dục vọng và bám chấp, tính thích tích trữ của cải lệ 
thuộc vào sự bám chấp thái quá, sự bün xin lệ thuộc 
vào tính thích tích trữ của cải, tính bảo vệ thì lệ thuộc 
vào sự bủn xỉn 

và do bởi sự bảo vệ, các sự vật bát thiện, độc ác ra 
đời chẳng hạn như sử dụng gậy và vũ khí nhọn, đánh 
nhau, tranh cãi, tranh chấp, cáo buộc và những lời nói 
dôi. 


(Kinh Đại duyên: Kinh Trường bô M. 59, do P.D.P. 
dich tiêng Anh). 


Th.19 Sự bám cháp có tính giáo điều vào những 
quan điểm là nguồn gốc của các tranh chấp 


Những câu sau trích từ bón bài kinh thuộc một phán 








phân trong Kinh Tập (Sutfa-nipäta) goi là Phẩm Tám 
(Atthaka-vagga). Phán này là mót bán kinh có rát sóm, 
vi duoc trích dán trong mót só kinh dién so ky khác; 
đặc biệt nhán manh việc không bám cháp vào các 
quan điểm và ý kiến. 


Nhiều người nói lên với ác ý, những người khác nói ý 
chân thật. Mâu-ni không dự phân tranh cãi, do vậy 
Mâu-ni không chướng ngại. 


Làm sao tự mình vượt tà kiến, 189 bị dục lôi kéo bám 
sở thích, tự mình tư duy thành định kiên, tuyên thuyét 
giáo điêu như tư duy. 


Những ai do vọng tưởng phân biệt, tôn süng hành 
bát tịnh hữu vi, thây đó có lợi cho tự thân, bám chặt 
những gì không ôn định. 


Tỳ-kheo tu tối thắng tịch diệt, không khoe ta có giới 
như vậy, không đê cao những gì trong thê gian, những 
điêu thiện nhân chê phi thánh. 


Những ai bám chặt vào các pháp, không dễ siêu việt 
các kiên châp, cho nên kẻ nào trụ trong đó, người ây 
xả chánh, thủ tà pháp. 


Họ nói duy chỉ đây thanh tịnh, trong các pháp khác 
không thanh tịnh, y chỉ điều này nói đây tịnh, mỗi mỗi 


tự nói thuyết ta tịnh, 190 


Vào giữa đại chúng muốn thuyết lý, chúng đối địch 
nhau, gọi nhau ngu; y chỉ tự tông mà tranh luận, tự 





a section of the Sutta-nipata called the Atthaka-vagga. 
This section is a very early Buddhist text, as shown by 
its being quoted in several other early texts. lt 
particularly emphasizes non-attachment to views and 
opinions. 


Some speak with an evil mind while others speak 
intent on truth. A sage does not enter into a dispute that 
has arisen. Therefore, nowhere has he an obstruction. 


How could someone go beyond a dogmatic view !88 
of his own that he has entered into with desire and 
preference? He would speak according to his 
understanding. 


For whomsoever there are dogmatic views esteemed 
but impure, reached by speculation and so constructed, 
whatever he sees as advantageous to himself, clinging 
to it, there is (to him) a calm dependent on what is 
unstable. 


To the purified one, no views based on speculation 
are to be found with regard to different forms of 
existence. Having abandoned both hypocrisy and pride, 
by what would he be led (into the cycle of rebirth)? For, 
unattached is he. 


One who is attached enters into disputes regarding 
theories. Why and on account of what would one assert 
(a theory) when one is unattached? He has nothing 
taken up or laid down. Here itself he has purified all 
dogmatic views. 


They say: 'Only this is pure, there is no purity in other 
doctrines.' Speaking about the excellence of whatever 
they are attached to, they are separately established in 


individual truths. 187 


Having plunged into a crowd desiring a dispute, they 
call one another fools. They engage in contentious talk 


315 





của Kinh tập gồm chương 4, phẩm 8. Chương này là 
một bài kinh có rát sớm của Thượng tọa bộ, thé hiện 
như được trích dẫn trong nhiều bản Thượng tọa bộ 
khác, đặc biệt nhắn manh sự không bám cháp vào các 
quan điểm và ý kiến. 


Một số người nói chuyện với tâm xấu ác trong khi 
những người khác nói chuyện với tâm chân thành. Vị 
thánh không tham gia một cuộc tranh chấp đã phát 
sinh. Do đó, vị ấy không có trở ngại ở bất kỳ nơi nào. 


Làm cách nào người có thể vượt ngoài một quan 
diém giáo điêu của chính mình mà vị ây đã năm giữ với 
khát vọng và sự ưa thích? Vị này sẽ nói năng theo như 
sự hiểu biết của mình. 


Đối với những ai có những quan điểm giáo điều 
được tôn trọng nhưng không thanh tịnh, đạt đên từ sự 
suy đoán và xây dựng như thê, bất kỳ điều gì mà vị ấy 
thây có lợi cho chính mình, bám chấp vào điêu ây thì 
(đối với vị áy) có sự yên tĩnh lệ thuộc vào điều bát ổn. 


Đối với người đã thanh tịnh, không tìm thấy có quan 
điểm nào dựa trên sự suy đoán liên quan đến các dạng 
khác nhau của sự hiện hữu. Đã từ bỏ cả sự đạo đức 
giả và kiêu mạn, điều gì sẽ khiến vị ấy (rơi vào vòng 
tròn của tái sanh / luân hồi)? Bởi vì, vị ấy không còn 
dính mắc nữa.” 


Người mà bám chấp tham gia các tranh chấp liên 
quan đến các học thuyết. Tại sao và vì điều gì mà 
người khẳng định (một học thuyết) khi người ấy không 
còn dính mắc? Vi này không còn gì dé chấp nhận hay 
từ bỏ. Chính ở đây, vị này đã thanh tịnh hóa tất cả các 
quan điểm giáo điều. 


Họ cho rằng: “Chỉ có điều này là thanh tịnh, không có 
sự thanh tịnh trong các giáo lý khác.” Đề cập đến sự 
tuyệt vời của bất kỳ điều gì họ chấp đắm, họ được thiết 


lập riêng biệt theo các chân lý riêng.8 


Khi đã dám minh vào mót dám dóng mong muón 
tranh châp, ho gọi lân nhau là những người ngu. Họ 








khen tự nói ta thiện xảo. 


Ta bằng, ta hơn, hoặc ta kém: ai nghĩ như vậy khởi 


đấu tranh; ai không dao động ba thứ này, không nghĩ 


ta bằng, hay hơn, kém. 


Bà-la-môn nói gì đều đúng? Hay sai? Vì vậy gây dáu 
tranh. Với ai không nghĩ bằng, không bằng, người ấy 
do đâu gây tranh luận? 


Những ai lìa tưởng, không hệ phược, những ai tuệ 
giải thoát không sỉ. 

Những kẻ chấp tưởng và chấp kiến, đi khắp thế gian 
dé tranh cãi. 


Mỗi mỗi chắp riêng kiến giải mình, kẻ khéo tranh cãi, 
quyết nhiêu lý: “Ai nói như váy là biệt pháp. Ai ché, 
người ây không rôt ráo.” 


Như vậy chấp riêng rồi tranh cãi, chê người khác 
ngu, không thiện xảo. Tất cả déu nói ta thiện xảo, vậy 
ai trong đó thuyêt như thật? 


Không khứng nhận pháp của người khác, chê ngu, 
tháp kém, tué ha liét : : - 

Tât cả déu ngu, tuệ hạ liệt. Tát cả châp riêng kiên giải 
mình. 


Nếu theo kiến riêng mà thanh tịnh, trí giả thiện xảo 
tuệ cực tịnh; thê thì không ai tuệ hạ liệt, vì mọi kiên giải 
đều rôt ráo. 





clinging to different opinions, being desirous of praise, 
calling themselves skilled people. 


One who imagines in terms of being equal, superior 
or inferior, on that account comes to dispute. For one 
who is not stirred by these three ways (the thought) ‘I’m 
equal or superior does not occur. 


What would the brahmin say is the truth? Or on what 
account would he dispute saying 'it is false'? In whom 
there is no (sense of) being equal or unequal, on what 
account would he dispute? 


To one who is detached from (fixed) perceptions 
there are no bonds. To one who is released through 
insight there are no delusions. 

Whoever grasped (fixed) perceptions and dogmatic 
views, they wander in the world coming to dispute. 


Clinging to their own view, the skilled ones (experts) 
come to dispute and affirm diverse theories. 'He who 
knows thus understands the doctrine, and those who 
revile this are imperfect' (they say). 


In this manner too they quarrel and debate, and say 
that the other person is a fool unskilled. Which indeed 
among them is the true theory? They all speak as 
skilled people. 


If one who is not agreeing with another person's 
doctrine becomes a fool, a beast, and one of inferior 
wisdom, then really all are fools and of much inferior 
wisdom. For, all of them cling to dogmatic views. 


If by virtue of one's own view one becomes pure, of 
purified insight, skilled and knowledgeable then none 
among them is lacking in wisdom. For, they too are 
possessed of conclusively grasped views. 


316 





tham gia vào những cuộc nói chuyện sinh sự bám chấp 
vào những ý kiên khác nhau, khát khao lời khen, tự 
cho mình là người khéo léo. 


Người mà tưởng tượng về việc ngang bằng, giỏi hơn 
hay dở hơn, từ đó dẫn đến tranh chấp. Đối với những 
ai không bị khuấy động bằng ba cách này, (tư tưởng) 
“Tôi bằng hay giỏi hơn” không xảy ra. 


Người Bà-la-môn nói điều gì là sự thật? Hay trên cơ 
sở nào vị này tranh luận rằng “điều đó là sai”? Ở 
những ai mà không có (ý nghĩ) bằng hay không bằng 
thì vì lý do gì mà vị ấy sẽ tranh chấp? 


Đối với những ai không dính mắc những định kiến thì 
sẽ không có ràng buộc nào. Đối với ai đã được giải 
thoát bằng tuệ giác thì sẽ không có sự si mê. Bất kỳ ai 
nắm giữ nhận thức [cố định] và các quan điểm giáo 
điều, họ lang thang khắp thế giới để tranh luận với 
người. 


Bám cháp vào quan điểm của chính họ, những người 
khéo léo [các chuyên gia] đi tranh luận và khẳng định 
những học thuyết khác nhau. [Họ cho là] “Người mà 
biết như thế hiểu được giáo lý và những ai chỉ trích 
điều này thì không hoàn hảo.” 


. Cũng theo cách này ho cãi nhau và tranh luận và cho 
rằng người kia là người ngu không khéo léo. Vậy thật 
sự thuyết nào trong số đó là thuyết có thật?9 


Tất cả bọn họ đều nói mình là những người khéo léo. 
Nếu ai đó không đồng ý với học thuyết của người khác 
thì trở thành người ngu, một con thú và người ít trí tuệ, 
vậy thì tất cả đều là người ngu và có trí tuệ kém hơn 
nhiều. Bởi vì, tất cả bọn họ đều bám chấp những quan 


điểm giáo điều 10 


Nếu bằng quan điểm riêng của người mà người ấy 
trở nên thanh tịnh, có tuệ giác được thanh tịnh, khéo 
léo và có kiên thức thì không có ai trong số họ không 
có trí tuệ. Bởi vì họ cũng sở hữu những quan điêm 
nắm giữ một cách chắc chắn. Ì Ì 








Ta không nói điều này như thật, hỗ tương đối địch 
gọi nhau ngu. Mỗi chấp kiến riêng là sự thật, nên nói kẻ 
khác là ngu si. 


Điều mà người này nói nhu thuc, người khác cho là 
hu nguy, dối. Nhu vậy chúng tranh chấp tranh luận; 
sao các sa-môn không nhất trí? 


Sự thật chỉ một không có hai, trong đó biết rõ, không 
tranh cãi. Tự khen chân lý thành lăm loại; vì vậy sa- 
môn không nhất trí. 19 


“Tự xưng thiện xảo các luận thuyết, Sao nói sự thật có 
lãm loại? Phải chăng sự thật nhiêu sai biệt, hay chỉ tùy 
niệm theo suy lý? 


Trong đời, sự thực vốn thường hằng, không nhiều 
sai biệt, trừ do tưởng 192, Suy lý vọng tưởng trong các 
kiên, phân biệt thành hai: đúng, hoặc sai. 


The Dutthatthaka, Pasüra, Magandhiya and Cuüla- 
viyüha Suttas: Sutta-nipáta 780—787, 824-825, 842- 
847, 878—886, dich Anh P.D.P. 


Th.20 Ngu ngón người mù sờ con voi. Những vấn 
đề vô ký 


Đoạn này giới thiệu một tập hợp mười quan điểm về 
những điều được gọi là các vấn đề không xác định 
hoặc không thé giải đáp (avyäkata: vô ký) (xem *Th.10 
và phần giới thiệu trước phía trước). 





Still, | do not say that what the fools separately 
declare among themselves is the reality. Each one of 
them makes their own dogmatic view true. That is why 
they consider another as a fool. 


What some say is true or real, others say is mean 
and false. In this manner too, they quarrel and dispute. 
Therefore, renunciants do not declare a uniform truth. 


There is one truth and there is not a second, with 
regard to which (one truth) people who understand do 
not come into dispute. Renunciants esteem diverse 
truths of their own. That is why they do not declare a 


uniform truth. 188 


Why indeed do they who claim to be skilled ones, 
they who propound theories speak of diverse truths? Is 
it indeed the case that there are many and diverse 
truths? Or is it the case that they are just following the 
course of their logical reasoning? 


There surely are not many and diverse eternal truths 


in the world apart from perceptual interpretations. 189 
They engage in speculative reason in respect of 
dogmatic views and declare of two teachings, 'true' and 
‘false’. 


The Dutthatthaka, Pasüra, Magandhiya and Cuüla- 
viyüha Suttas: Sutta-nipàta 780—787, 824—825, 842— 
847, 878-866, trans. P.D.P. 


Th.20 The parable of the blind men and the 
elephant, and the ‘undetermined issues’ 


This passage introduces a set of ten views on what 
are known as the undetermined or undeclared 
(avyakata) issues (see *Th.10 and section introduction 
before this). 


317 





Tuy thé, Ta không nói rằng điều những người ngu 
tuyên bó riêng biệt giữa chính họ là hiện thực. Mỗi 
người trong họ làm cho quan điêm giáo điêu của chính 
họ trở thành có thật. Đó là lý do vì sao họ coi người 
khác như người ngu.!2 


Điều mà một số người nói là chân lý hay có thật, 
những gì người khác nói là tháp kém và sai làm. Do 
đó, những sa-món không tuyên bó chán lý đồng 


nhát 13 


Chỉ có một chân lý và không có cái thứ hai, liên quan 
dên (chân lý) người ta hiệu thì không dán dén tranh 
châp. Những sa-môn tôn trọng những chân lý đa dạng 
của chính họ. Đó là lý do vì sao họ không tuyên bó một 
chân lý đồng nhát. 14 


Thật ra tại sao họ cho mình là những người khéo léo, 
là những người giảng các học thuyết bàn về các chân 
lý khác nhau? Thật ra có phải là trường hợp mà có 
nhiều và đa dạng các chân lý? Hay là trường hợp mà 
họ chỉ theo hướng của lý lẽ lô-gíc (lý luận học) của 
ho?15 


Chắc chán là không có nhiều và đa dạng các chân lý 
Vĩnh cửu trong thê giới ngoài những diễn giải theo 
nhận thức. !6 Họ dùng lý lẽ suy đoán theo các quan 
diém giáo điêu và tuyên bô hai lời day / thuyét, “đúng” 
và "sai." 


(Kinh Sân hận tám kệ, Kinh Dũng cảm thái quá 
(Pasüra), Kinh Tranh luận và Kinh Những ván dé nhỏ 
bé: Kinh tập 780-787, 824- 825, 842-847, 878-886, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.20 Ngụ ngôn về những người mù và con voi 
à “những vân đề không xác định được” 


Đoạn kinh này giới thiệu mười quan điểm vé điều 
được biết như là những vấn dé không xác định hay 
không tuyên bó (P. avyäkata) (xem Th.10 và phán giới 
thiệu trước kinh này). 








Nói thế, do bởi Phật gạt chúng sang một bên mà 
không trả lời, vì trả lời chúng không liên hệ gì đến giải 
thoát khỏi dau khó mà còn dẫn đến tranh cãi không cơ 
SỞ. 

Những người chủ trương quan điểm như vậy được 
mô tả là chỉ có cháp một khía cạnh han định của thực 
tại do mình kinh nghiệm một phân rồi khái quát hóa lên. 
Trong một đoạn khác (Majjhima-nikäya 1.428—431), 
trong đó một ty-kheo nói rằng ông sẽ hoàn tục trừ phi 
đức Phật đưa ra những giải đáp cho mười ván dé được 
xem không có câu trả lời. 

Đức Phật nói Ngài chưa bao giờ hứa hẹn trả lời 
những câu hỏi này, và so sánh người hỏi với người bị 
bắn bởi mũi tên độc mà từ chối điêu trị cho đến khi biết 
mọi thứ vé người bắn và chát liệu mũi tên. 


'Bạch Đại Đức, ở Savatthi này có nhiều sa-môn, bà- 
la-môn, các du sĩ dị đạo đang sống, có nhiều kiến giải 
dị biệt, nhận thức dị biệt, sở thích sở thích dị biệt, y cứ 
trên kiến giải sở y dị biệt. Một số sa-môn, bà-la-môn 
chủ trương như sau: 


Thế giới là thường trú: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng. 


Thế giới không thường trú: chỉ đây là sự thật, ngoài 
ra là hư vọng. 


Thế giới là hữu biên: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng. 


Thế giới là vô biên: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng. 


Mang và thân đồng nhát: chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
là hư vọng. 


Mạng và thân không đồng nhất: chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng. 


Sau khi chết, Như Lai 193 tồn tại: chi đây là sự thật, 





This was because the Buddha set them aside without 
answering them, as answering them was irrelevant to 
aHaining liberation from suffering and led to pointless 
quarrelling. 

Those who hold such views are portrayed as having 
fixed on only one limited facet of reality, which they 
perceived only partially, and then over-generalised from 
this. In another passage (Majjihima-nikaya I.428- 431), 
where a monk says that he will abandon being a monk 
unless the Buddha gives answers on the ten 
undeclared issues, 

the Buddha says he had never promised to give 
answers to these questions, and likens the monk to 
someone shot by a poisoned arrow refusing medical 
treatment until he knows everything about who shot it 
and about the composition of the arrow. 


‘Sir, here in Savatthi live many renunciants, brahmins 
and wandering ascetics who pursue other teachings, 
and are holding various views, having various 
preferences, having various likes, having dependence 
on various forms of dogmatic clinging. The views of 
these renunciants and brahmins include: 


The world is eternal: this alone is true and everything 
else is false. 


The world is non-eternal: this alone is true and 


everything else is false. 


The world is finite: this alone is true and everything 
else is false. 


The world is infinite: this alone is true and everything 
else is false. 


The life principle is the same as the mortal body: this 
alone is true and everything else is false. 


The life principle is different from the mortal body: this 
alone is true and everything else is false. 


After death, the Tathägata 190 is: this alone is true 
318 





Đây là bởi vì đức Phát dé chúng qua một bên mà 
không trả lời, vì trả lời là không thích hợp cho việc đạt 
sự giải thoát khỏi khó đau và dẫn đến tranh cãi vô 
nghĩa. 

Những ai có những quan diém như thé thì được miêu 
tả như cháp chặt vào chỉ một bé của hiện thực mà họ 
nhận thức chỉ có một phán và rôi quá-khái quát vê điều 
này. Trong một đoạn kinh khác (Kinh Trung bộ I. 428- 
431), trong đó vị tăng cho rằng vị ấy sẽ từ bỏ, không 
làm tu sĩ nữa trừ phi đức Phật trả lời mười vân đề 
không được tuyên bó. 

Đức Phật nói rằng Ngài chưa bao giờ hứa trả lời 
những câu hỏi này và ví von vị tăng này như người bị 
mũi tên độc bắn trúng từ chối không chịu chữa trị cho 
đến khi nào vị này biết mọi điều về người mà đã bắn 
mũi tên và thành phán của mũi tên. 

“Thưa Ngài, ở đây, tại thành Xá-vé (Sävaffhi) có 
nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, tu sĩ khó hanh sông lang 
thang mà theo đuổi các lời dạy khác và có nhiều quan 
điểm khác nhau, có sự ưa thích hơn đa dạng, có 
những sở thích khác nhau, tùy thuộc vào dạng khác 
nhau của sự bám chấp giáo điều. Những quan điểm 
của những Sa-môn và Bà-la-môn này gồm có: 

Thế giới là thường còn: Chỉ điều này là đúng và mọi 
điều khác là sai. 


Thế giới là không thường còn... 
Thế giới là hữu hạn... 
Thế giới là vô hạn... 


Nguyên lý của sự sống cũng giống như thân vật lý 
phải chét... 


Nguyên lý của sự sống khác với thân vật lý phải 
chết... 


Sau khi chết, đức Nhu Lai 7 hiện hữu... 








ngoài ra là hư vọng. 


Sau khi chết, Như Lai không tồn tại: chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là hư vọng. 


Sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại: 
chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 


Sau khi chết, Như Lai không phải vừa tồn tại vừa 
không tôn tại: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 


Những vị ấy công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén 
như dao kiêm, canh tranh, tranh cãi ráng, “Sự thực là 
như vầy, sự thực không phái như vậy”.'. 


'Này các tỳ-kheo, các du sĩ dị đạo chủ trương nhiều 
kiến giải khác nhau ấy như những người mù, không có 
mắt. Họ không biết cái gì có lợi, cái gì không có lợi. Họ 
không biết cái gì là thực, cái gì không thực. 

Do vì không biết... cái gì là thực, cái gì không thực, 
công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như dao 
kiêm... 


Trong quá khứ, này các tỳ-kheo, có một ông vua tại 
thành Sāvatthī này. Nhà vua ấy gọi một người đến và 
bảo: “Này khanh, lại đây. Hãy tụ họp tất cả những 
người mù bẩm sinh ở Sävatthï lại một chỗ.” 

Người ấy vâng đáp, “Vâng lệnh, Đại vương” và dẫn 
tất cả những người mù bẩm sinh ở Sävatthï đi đến chỗ 
vua, tâu rằng: “Đại vương, tôi đã tụ họp tất cả những 
người mù bẩm sinh ở Sãvatthï.” 


“Thế thì, này khanh, hãy dẫn một con voi đến cho 
những người mù bẩm sinh.” - “Tâu vâng, Đại vương” 
và người ấy dẫn một con voi đến cho những người mù 
bẩm sinh. 

Nói rằng “con voi là như thế này”, ông đưa đầu voi 
cho một sô người... tai voi cho một số người... ngà voi 
cho một số người... vòi voi cho một số người... thân 
voi cho một số người... chân voi cho một số người... 
đùi voi cho một số người... đuôi voi cho một số 
người... và chỏm đuôi voi cho một số người... 





and everything else is false. 


After death, the Tathagata is not: this alone is true 
and everything else is false. 


After death, the Tathagata both is and is not: this 
alone is true and everything else is false. 


After death, the Tathagata neither is nor is not: this 
alone is true and everything else is false. 


They live piercing each other with sharp dagger-like 
words disputing, and quarrelling saying "Reality is like 
this and not like that; reality is not like that but it is like 
this”. 


‘Monks, the wandering ascetics who pursue other 
teachings are blind and lacking in vision. They do not 
know what is beneficial and non-beneficial. They do not 
know the reality and unreality. 

Not knowing the reality and unreality, they live 
piercing each other with sharp dagger-like words ... 


In the past, monks, there was a certain king in 
Savatthr. Then that king called a certain person and 
told him: "Friend, come here. Assemble all the people 
in Savatthi who were blind from birth in one place." 

He said "Alright, Lord" to the king in response and, 
taking everyone born blind in Sãvatthï, went to that king 
and said to him: "Lord, | have made all those born blind 
in Savatthi to assemble." 


"If so friend, present an elephant to these people 
born blind." He said: "Alright, Lord" and presented the 
elephant to the people born blind. 

Saying "the elephant is like this", he presented the 
elephant's head to some ... the ear to some ... the tusk 
to some ... the trunk to some ... the body to some ... 
the foot to some ... the thigh to some ... the tail to 
some and the tail-end to some ... 


319 





Sau khi chết, đức Nhu Lai không hiện hữu... 


Sau khi chết, đức Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu... 


Sau khi chết, đức Như Lai không hiện hữu, cũng 
không phải không hiện hữu... (“Chỉ điêu này là đúng và 
mọi điêu khác là sai”). 


Họ sống đâm thọc lẫn nhau bằng những ngôn từ như 
dao găm sắc bén, cãi nhau rằng “Thực tế là như điều 
này và không phải như điều kia; thực tế không phải 
như điều kia mà nó giống như điều này.” 


“Này các thầy, các tu sĩ khổ hạnh lang thang theo 
đuổi các lời dạy / học thuyết khác8 thi bị mù, không 
nhìn thấy được. Họ không biết điều gì có lợi và không 

có lợi. Họ không biết thực tế và không thực tế. 

Do không biết thực tế và không thực tế, họ sống đâm 
thọc lẫn nhau bằng ngôn từ như dao găm sắc bén.. 


Này các thầy, trong quá khứ đã có vị vua ở thành Xá- 
vệ. Rồi vị vua ấy đã gọi một ai đó và bảo vị này rằng: 
“Này bạn, hãy đến đây. Hãy tập hợp tất cả dân chúng 
ở Xá-vệ mà bị mù ở một noi." 

Vị này đáp rằng “Xin vâng, thưa đức vua” và dẫn mọi 
người mù ở Xá-vệ đến chỗ đức vua ấy và bảo rằng: 
“Thưa đức vua, thần đã tập họp tất cả những người bị 


mù bẩm sinh ở Xá-vệ. 


“Nếu như thế, này bạn, hãy trao một con voi cho 
những người mù bẩm sinh này.” Vị này đáp rằng: “Xin 
vâng, thưa đức vua” và đã trao một con voi cho những 
người mù bẩm sinh. 

Nói rằng ' 'con voi này thì giống như váy," vi này dua 
cái đầu voi cho một số người... lỗ tai cho một số 
người... răng nanh voi cho một số người.. . vòi voi cho 
một số người... phần thân voi cho một số người.. 
chân voi cho một sô người.. . phần đùi voi cho một só 
người... cái đuôi voi cho một số người và phần cuối 
đuôi voi cho một số người... 








Người ấy đi đến chỗ vua và tâu “Tâu Đại vương, con 
voi đã được các người bám sinh mù quan sát. Nay dén 
lượt Đại vương.” 


Rồi, này các tỳ-kheo, ông vua đi đến chỗ các người 
mù ấy và hỏi: “Này các người mù bám sinh, các ông đã 
quan sát con voi chưa?” “Tâu Đại vương, chúng tôi đã 
quan sát con voi.” “Nếu vậy, này các người mù bẩm 
sinh, hãy nói con voi là như thế nào.” 


Những người... sờ đầu voi nói: “Con voi giống như 
cái hũ.” Những ai... sờ tai voi nói: “Con voi là như cái 
rá sàng gạo.” Những người... sờ ngà con voi nói: “Con 
voi giống như lưỡi cày.” Những người... sờ thân voi 
nói: “Con voi giống như nhà kho.” Những người... sờ 
chân con voi nói: “Con voi như cột trụ.” 

Những ai... sờ đùi con voi nói: “Con voi giống như 
cái cối.” Những ai... sờ đuôi con voi nói: “Con voi giống 
như cái chày.” Những ai... sờ chỏm đuôi con voi nói: 
“Con voi gióng như cái chổi.” Họ nói con voi giống như 
thế này và không phải như thế kia... rồi đả kích nhau 
bằng những năm tay. 

Vua thấy nực cười chuyện ấy. 


Cũng vậy, này các tỳ-kheo, các du sĩ di dao nhu 
những người mù, không có mát... Họ công kích nhau 
bằng ngôn ngữ sắc bén như dao kiếm... cạnh tranh, 
tranh cãi lẫn nhau... .' 


Pathama-nànaátitthiya Sutta: Udana 67—69, dịch Anh 
P:D:E: 


Giáo pháp chú trọng thực hành 


Th.21 Đức Phát dạy những gi được chứng 
nghiệm và thiết thực 


Khi giáo huấn một người nào đó, đức Phật chọn lựa 
từ những gì Ngài đã thực chứng, thấy là thiết thực tu 
hành cho người nghe, dù người thấy điều ấy dễ chịu 
hay không. 





He went to the king and said “Lord, an elephant has 
been observed by these people born blind. Its the 
king's turn now." 


Monks, then that king went to those people born blind 
and asked: “Have you people born blind observed an 
elephant?" "Yes Lord, we have observed an elephant." 
"If so, you people born blind, say what an elephant is 
like." 


Those ... who had felt the head of the elephant said, 
"The elephant is like a pot". Those ... who had felt the 
elephant's ear said, "The elephant is like a winnowing 
basket". Those ... who had felt the elephant's tusk said, 
"The elephant is like a ploughshare". Those ... who had 
felt the elephant's body said, "The elephant is like a 
storehouse". Those ... who had felt the elephant's leg 
said, "The elephant is like a pillar". 

Those ... who had felt the elephant's thigh said, "The 
elephant is like a mortar”. Those ... who had felt the 
elephant's tail said, "The elephant is like a pestle". 
Those ... who had felt the elephant's tail-end said, "The 
elephant is like a broom". They, saying the elephant is 
like this and not like that ... fought each other with their 
fists. 

The king was amused at that. 


In the same way monks, the wandering ascetics who 
pursue other teachings are blind and lacking in vision ... 
They live piercing each other with sharp dagger-like 
words disputing, and quarrelling ... .' 


Pathama-nanatitthiya Sutta: Udana 67-69, 
P.D.P. 


trans. 


The teachings as having a practical focus 


Th.21 The Buddha as teaching what he knew to 
be both true and spiritually useful 


When teaching someone, the Buddha selected, from 
what he knew to be true, what he saw as spiritually 
useful for the person to hear, whether or not they found 
it agreeable. 


320 





Vi này đến chỗ đức vua, nói rằng “Thưa đức vua, con 
voi này đã được những người mù bâm sinh này quan 
sát. Giờ đên lượt của đức vua.” 


Này các thầy, rồi đức vua ấy đến chỗ những người 
mù bẩm sinh và hỏi rằng: “Có phải các vị bị mù bẩm 
sinh đã quan sát một con voi không?” “Nếu là vậy, này 
các người mù bám sinh, hãy nói xem một con voi trông 
như thế nào.” 


Những ai... mà sờ vào đầu con voi đã nói rằng, “Con 
voi giống như một cái bình.” Những ai... mà sờ vào lỗ 
tai con voi đã nói rằng, “Con voi giống như một cái ró 
sàng thóc.” Những ai... mà sờ vào ngà voi đã nói rằng, 
“Con voi giống như một lưỡi cày.” Những ai... mà sờ 
vào thân voi đã nói rằng, “Con voi giống như một nhà 
kho.” Những ai... mà sờ vào chân voi đã nói rằng, “Con 
voi giống như một cái cột.” 

Những ai... mà sờ vào đùi voi đã nói rằng, “Con voi 
gióng như một cái cối giã." ' Những ai... mà sờ vào đuôi 
voi đã nói rằng, "Con voi giông như một cái chày." 
Những ai... mà sờ vào cuối đuôi voi đã nói rằng, “Con 
voi giống như một cái chổi.” Họ, nói rằng con voi thì 
như thế này, không giống như thế kia... đã dùng nắm 
dám của họ đánh nhau. 

Nhà vua đã thích thú chuyện đó. 


Này các thầy, cũng như vậy, những tu si khó hạnh 
lang thang mà theo các lời dạy khác bị mù mắt và 
không nhìn thấy... Họ sống đâm thọc nhau bằng ngôn 
từ như dao găm sắc bén, tranh chấp, rồi cãi nhau...” 


(Bài kinh đầu tiên về các bộ phái khác nhau: Kinh 
Phật tự thuyết 67-69), do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


NHỮNG LỜI DẠY CHÚ TRỌNG THỰC TÉ 


Th.21 Đức Phật đã giảng dạy những điều mà Ngài 
biết là vừa chân thật vừa hữu ích về tỉnh thần 


Khi thuyết giảng cho ai, đức Phật đã chọn lựa từ 
những điêu mà Ngài đã biết là chân thật và hữu ích cho 
người nghe, cho dù ho có nhận thấy điều đó thích hợp 
hay không. 








Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào Như Lai biết 
không như thật, hư ngụy, không tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, 
không thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 

Lời nói nào Như Lai biết là như thật, không hư ngụy, 
nhưng không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác không ưa, không thích, Như 
Lai không nói lời ấy. 

Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, không hư 
ngụy, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, me thích, ở đây Như 
Lai biết đúng thời dé nói lời nói áy.. 


[Ba mẫu văn trên được lặp lại với khiến những 
người khác ưa thích’ thay cho 'khiến những người khác 
không ưa thích'.] Vi sao vậy? Bởi vì Nhu Lai thương 
tưởng các hữu tình. 


Abhaya-räjiakumara Sutta: 1.395, 


dich Anh P.H. 


Majjhima-nikaya 


Th.22 Hiéu pháp düng và sai 


Trong đoạn này, đức Phát đáp lời một ty-kheo tuyên 
bó ràng hành duc lac khóng gáy chuóng ngai dao. Ngài 
xem ông ây như môt người tìm lôi chỉ có ý định khoa 


Js 6A 


giáo pháp mót cách thích hop. 


Này các ty-kheo, ở đây, một số người ngu si hoc 
pháp... Học các pháp này, nhưng không quán sát ý 
nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 

Do không quán sát ý nghĩa, không suy ngẫm mà 
nhẫn thọ. Những người ấy học pháp chi vì có lợi dé chỉ 
trích người khác hay chỉ dé khoa trương kiến giải. Dù 
học pháp với mục đích gì, họ cũng không đạt được. 
Những pháp được nắm giữ sai lầm ấy dẫn họ đến bát 
hạnh, đau khổ lâu dài.... 

Ví như một người cần có rắn, tìm kiếm rắn, đi khắp 
nơi để tìm, rồi thấy một con rắn lớn, và bắt nó ở lưng 
hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn tay người 





So, too, prince, such speech as the Tathagata knows 
to be not fact, not true, not connected with the goal, 
and which is unwelcome and disagreeable to others: 
such speech the Tathagata does not utter. 

Such speech as the Tathagata knows to be fact, true, 
but not connected with the goal, and which is 
unwelcome and disagreeable to others: such speech 
the Tathagata does not utter. 

Such speech as the Tathagata knows to be fact, true, 
connected with the goal, and which is unwelcome and 
disagreeable to others: the Tathagata knows the time 
to use such speech. ... 


[These three formulations are then repeated with 
‘which is welcome and agreeable to others’ in place of 
‘which is unwelcome and disagreeable to others'.] Why 
is that? Because the Tathagata has compassion for 
beings. 

Abhaya-rajakumàra Sutta: 1.395, 
trans. P.H. 


Majjhima-nikaya 


Th.22 The right and wrong grasp of the teaching 


In this passage, the Buddha responds to a monk who 
claims that attachment to sensual pleasures poses no 
danger, seeing him as a fault-finding person intent only 
on trumpeting his own view, not using the teachings 
appropriately. 


Monks, here some foolish men learn the Dhamma ... 
but having learnt it, do not closely examine the 
meaning of those teachings with insight. 

When they do not closely examine the meaning of 
those teachings, the teachings have no appeal to them 
when they contemplate them. They learn the Dhamma 
for the advantage of fault finding or for the advantage of 
defending their theory. For whatever purpose they 
should learn it, they do not have that purpose fulfilled. 
Those teachings wrongly grasped by them will conduce 
to their harm and suffering for a long time. 

Just as a man needing a snake, looking for a snake, 


321 





Thé nén, này hoàng tử, cũng vậy, những lời day như 
thế mà Như Lai biết không phải là sự thật, không chân 
thật, không liên quan đến mục tiêu, nên không được 
người khác chào đón, không thích thú: những lời dạy 
như thế Như Lai sẽ không phát ngôn. 

Những lời dạy như thế Như Lai biết là sự thật, chân 
thật, nhưng không liên quan đến mục tiêu, nên những 
người khác không chào đón, không thích thú thì những 
lời như thế Như Lai không thốt ra. 

Những lời dạy như thế mà Như Lai biết là sự thật, 
chân thật, liên quan đến mục tiêu, nên những người 
khác không chào đón, không thích thú: Như Lai biết 
đúng thời gian mà sử dụng những lời như thế... 


[Rồi ba thể thức này được lặp lại với “nên người 
khác chào đón và thích thú” thay cho “nên người khác 
không chào đón, không thích thú.”] Vì sao như thế? Bởi 
vì Như Lai có lòng thương xót chúng sanh. 


(Kinh Vương tử Vô Úy: Kinh Trung bộ |. 395, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.22 Sự nắm bắt đúng và sai về giáo pháp 


Trong đoạn kinh này, đức Phật trả lời vị tăng mà 
tuyên bó là dính mắc với các dục lac!9 không có nguy 
hiém, coi vị này như người tìm lỗi mà chỉ chăm chú vào 
việc quảng bá quan diém của chính mình, không vận 
dụng những lời dạy một cách đúng dàn. 


Này các thầy, ở đây, có một số người ngu học giáo 
pháp... nhưng sau khi đã học nó, không xem xét kỹ ý 
nghĩa của những lời dạy ấy bằng sự sáng suốt. 

Khi họ không xem xét kỹ ý nghĩa của những lời dạy 
ấy, những lời dạy đó không còn thu hút họ nữa khi họ 
quán chiếu chúng. Họ học giáo pháp vì mục đích tìm lỗi 
hay vì mục đích bảo vệ học thuyết của họ. Cho dù là 
họ nên học với mục đích gì, họ sẽ không hoàn thành 
được mục đích đó. Những lời dạy mà bị họ nắm bắt 
một cách sai làm sẽ dẫn đến sự thiệt hai và khó dau 
cho ho trong thói gian dài. 

Cũng như người cần một con rắn, tim kiếm một con 








đó, hay cắn chỉ phần nào khác. Do nhân này, người đó 
có thể bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao 
vậy? Vì nắm bắt con rắn một cách sai lầm. 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 1.133—134, 


dich Anh P.D.P. 


Th.23 Pháp dé thoát khó chứ không phải dé cháp 
chát 


Đoạn này giải thích rằng Pháp — giáo pháp, hành tri 
và kết quả chứng đắc — là dé vượt qua 'boó-bén kia’, tức 
Niết-bàn, vượt thoát khó, chứ không phải dé bám chặt 
theo hay cháp trước giáo điều. Pháp cán có dé tu tập 
chứ không phải dé bám chát. 


bè dé vượt qua sông chứ không phải dé giữ chặt lấy. 
Hãy nghe và khéo tác ý... Nhu một người dang di trên 
con đường cái, gặp một con sông lớn, bờ bên này 
nguy hiểm và dáng sợ, bờ bên kia an ổn và không 
đáng sợ. 

Nhưng không có thuyền hay cầu để vượt bờ này 
sang đến bờ kia. Người đó suy nghĩ: 'Hay là ta thu 
lượm cỏ, cây, nhánh, lá...?' Rồi người ấy kết buộc có, 
cây, nhánh, lá thu lượm được lại thành một chiếc bè, 
nương chiếc bè này, nỗ lực bằng cả tay chân, an toàn 
vượt sang bờ bên kia. 

Sang đến bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ: 'Chiếc 
bè này có nhiều lợi ích cho ta. Ta đã an toàn vượt qua 
bờ bên kia là nhờ nó, với nỗ lực bằng cả tay chân. Vậy 
ta nên đội chiếc bè này trên đầu, hoặc vác nó trên vai, 
và đi đến chỗ nào ta muốn?” 

Này các tỳ-kheo, nếu người đó làm như vậy, có làm 
đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? ... Và người đó 
phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? 





wandering in search of one, would see a large snake 
and take hold of it by the coils or the tail. That snake 
would then turn round and bite the hand or arm or any 
other limb. On account of this he would meet with death 
or deadly suffering. What is the reason for this? It is 
because of his wrong grasp of the snake. 

Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 1.133—134, 
trans. P.D.P. 


Th.23 The Dhamma is for crossing over but not 
for clinging to 


This passage explains that the Dhamma — Buddhist 
teachings, practices and the states of mind they lead to 
— are to reach the further shore’ that is nirvana, beyond 
suffering, and are not to be clung to with attachment 
and dogmatism. One needs to cultivate good states of 
mind without attachment to them. 


Monks, | wil show you how the Dhamma is 
comparable to a raft, being for the purpose of crossing 
over but not for the purpose of grasping. Listen to it and 
bear it in mind well. Just as a man who has come to the 
highway would see a large stretch of water, (of which) 
the near shore is insecure and fearful, and the further 
shore secure and without fear. 

There is no ship, boat or bridge to cross over from the 
near shore to the further shore. It occurs to him thus: 
"What if | build a raft by collecting grass, sticks, 
branches and creeper?' So he built a raft by collecting 
grass, sticks, branches and creepers and, making effort 
with hands and feet, reached the other shore safely. 

Then to the one who has crossed over this thought 
occurred: “This raft was of great service to me. | safely 
crossed over to the other shore depending on it, putting 
forth effort with my hands and feet. What if | mount it on 
my head or haul it on my back and go where I like?” 

Monks, is he doing the right thing if he does so with 
the raft? And doing what, will he be doing the right thing 
with the raft? 


322 





rán, lang thang tim kiém mót con rán, sé nhin tháy mót 
con rán lón và nám lầy thân rắn hay đuôi rắn. Con rắn 
đó sẽ quay trở lại và căn vào bàn tay hay cánh tay hay 
bắt kỳ phần chân tay khác. Vì điều này, vị này sẽ chết 
hay đau đớn gần chết. Lý do cho việc này là gì? Đó là 
bởi vì vị này nắm bắt con rắn sai chỗ. 

(Kinh Ví dụ con rắn: Kinh Trung bộ I. 13-134, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.23 Giáo pháp là dé qua sông chứ không phải 
để bám chấp vào 


Đoạn kinh này giải thích rằng giáo pháp, những lời 
Phật dạy, những thực hành và các trạng thái của tâm 
mà chúng dẫn đến - nhằm mục đích đạt đến “bờ kia,” 
đó là niét-bàn, vượt ngoài khó đau, nên không bám 
cháp vào sự cháp đắm và giáo điều. Người ta cán làm 
lớn manh các trạng thái tâm tốt lành mà không cháp 
đắm chúng.Z0 


Này các thầy, Ta sẽ chỉ cho các ông cách mà giáo 
pháp được ví như chiếc thuyền nhằm mục đích vượt 
qua sông, chứ không vì mục đích nắm giữ. Hãy lắng 
nghe và ghi nhớ kỹ trong tâm. Cũng như người đã đến 
đường lộ sẽ nhìn thấy một vùng nước lớn, bờ bên này 
thì không an toàn và đáng sợ, còn bờ kia thì an toàn và 
không đáng SỢ. 

Không có thuyền, tàu hay sông để đi từ bờ bên này 
đến bờ kia. Do vậy vị ấy chợt nghĩ là: “Điều gì Sẽ xảy ra 
nếu tôi làm chiếc thuyền bằng cách gom cỏ, gỗ nhỏ, 


những cành cây và dây leo?” „21 Thế nên vị này đã làm 
chiếc thuyền bằng cách gom cỏ, gỗ nhỏ, những cành 
cây và dây leo, cố gắng bằng tay và chân, đã đến 
được bờ kia một cách an toàn. 

Rồi với người đã vượt qua bờ này chợt nghĩ rằng: 
“Chiếc thuyền này đã rất hữu dụng với tôi. Tôi đã an 
toàn vượt qua và đến được bờ kia nhờ vào nó, đã cố 
gắng bằng tay và chân của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu 
tôi dé nó lên đầu tôi hay đặt nó trên lưng tôi và đi đến 
bất kỳ nơi nào tôi thích?” 

Này các thầy, có phải là vị này đang làm điều đúng 
đắn nếu vị ấy làm thế với chiếc bè đó? Vị ấy nên làm gì 
là đúng với chiếc bè đó? 








Này các tỳ-kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên 
kia, có thé suy nghĩ: 'Chiéc bè này có nhiều lợi ích cho 
ta. Ta đã an toàn vượt qua bờ bên kia là nhờ nó, với 
nỗ lực bằng cả tay chân. Giờ ta có thể kéo chiếc bè 
này lên bờ đất khô, hoặc nhận chìm xuống nước, rồi đi 
đến nơi nào ta muốn? Người đó làm như vậy là làm 
đúng sở dụng của chiếc bè ấy. 

Cũng vậy, này các ty-kheo, Pháp mà Ta chỉ cho các 
ông ví như chiếc bè dé vượt qua sông chứ không phải 
để giữ chát lấy..... Chánh pháp còn phải xả với những 
ai đã biết. Huống nữa là phi pháp? 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 
dich Anh P.D.P. 


I.134—135, 


Th.24 Pháp học nhiều mà không hành thì vô ích 


Tụng đọc nhiều kinh điển, buông lung không hành trì, 
như đếm bò người khác, không dự phần sa-môn. 

Dù đọc ngàn câu kệ, nhưng chẳng ý nghĩa gì, không 
bằng chỉ một kệ, nghe xong tâm an tĩnh. 


Dhammapada 19 and 101, dịch Anh P.H. 
Con đường dán đến trí giải thoát 


Th.25 Y chỉ thê nghiệm thực chứng, không y chỉ 
tông truyền hay lý luận 


Phần đầu đoạn trích ở đây phê phán các cơ sở khác 
nhau làm y cứ cho đời sống tu tập. Cơ sở thứ nhất là y 
chỉ một vị thầy tự cho là có nhất thiết trí không gián 
đoạn, nhưng gặp phải những điều không hay không 
lường trước, rồi sau đó lại biện hộ ‘Sy việc đó nhát dinh 
phải như vậy.. 

Phần trích dẫn của đoạn này phê bình việc y chỉ vào 
một giáo nghĩa tông truyền hoặc y chỉ lý luận tư biện. 
Trong phán thứ hai, đức Phật nêu rõ tri kiến của Ngài 
do thê nghiệm thực chứng. 





Monks, to the man who has crossed over this thought 
might occur: ‘This raft was of great service to me, | 
safely crossed over to the other shore depending on it 
and putting forth effort with my hands and feet. What if I 
pulled it up to dry ground, or sunk it in the water and go 
where | like?’ A man doing that would be doing the right 
thing. 

Just so, monks, my Dhamma is comparable to a raft, 
for the purpose of crossing over and not for grasping 
hold of. Even good states should be let go of by those 
who understand. How much so bad states? 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 
trans. P.D.P. 


I.134—135, 


Th.24 Put good teachings into practice, rather 
than learning many unhelpful things 


Although reciting many sacred texts, the heedless 
one who does not act accordingly is like a cowherd 
counting only others' cattle: such a one does not 
partake in the renunciant life. 

Better than a thousand verses of meaningless words 
is one word of a verse, hearing which one is calmed. 


Dhammapada 19 and 101, trans. P.H. 
The way to liberating knowledge 


Th.25 Direct experience as more reliable than 
tradition or reasoning 


The first passage here is part of a critique of various 
grounds as a basis for living a satisfactory religious life. 
The first ground is reliance on a teacher who said he 
has uninterrupted omniscience, yet who meets with 
unanticipated misfortunes, which he then explains 
away by saying ‘It was destined to be like that". 

The quoted part of the passage critiques reliance on 
an authoritative traditional teaching, or on speculative 
reasoning. In the second passage, the Buddha 
emphasizes that his knowledge is from direct 


323 





Này các tháy, với người đã vượt qua bờ này có thể 
nghĩ như vầy: “Chiếc thuyền này đã rất hữu dụng với 
tôi. Tôi đã an toàn vượt qua và đến được bờ kia nhờ 
vào nó, đã có gắng bằng tay và chân của tôi. Điều gi 
sẽ xảy ra nếu tôi dé nó trên chó khô ráo, hay dé thuyền 
dưới nước và đi bất kỳ nơi nào tôi thích?” Người làm 
như thế là làm việc đúng đắn. 

Cũng vậy, này các thầy, giáo pháp của Ta ví nhu một 
chiếc bè. Những ai hiểu điều này nên buông bỏ ngay 
cả những trạng thái tốt. Huống gì là những trạng thái 


xấu mà không từ bỏ ư?22 


(Kinh Ví dụ con rắn: Kinh Trung bộ |. 134-135, P.D.P. 
dịch). 


Th.24 Hãy thực hành những lời dạy hay, hơn là 
học nhiều thứ không hữu íchZ3 


Mặc dù đọc tụng nhiều kinh điển, người không chú 
tâm, không thực hành tương ưng thì giống như người 
chăn bò đếm gia súc của người khác. Người như vậy 
không ân hưởng được đời sống xuất ly. 

Một từ trong một câu kệ mà khi người ta nghe thấy 
tâm được an bình thì tót hơn một ngàn câu kệ không 
có ý nghĩa gì. 


(Kinh Pháp cú 19 và 101, do P.H. dịch tiếng Anh). 
CON ĐƯỜNG ĐÉN KIÉN THỨC VỀ GIẢI THOÁT 


Th.25 Trải nghiệm trực tiếp đáng tin cậy hơn 
truyền thông hay lý lẽ 


Ở đây, đoạn đầu tiên là một phán của sự phê bình 
nhiều tri thức như là cơ sở cho việc sóng một cuộc đời 
tu hành mãn nguyện. Tri thức thứ nhát là sự tin tưởng 
vào người thầy mà đã cho ràng vị áy đạt được sự toàn 
tri không gián đoạn, tuy nhiên gặp phải những bắt hạnh 
không mong đợi, rồi vj này giải thích cho qua bằng 
cách nói như váy “Điều đó theo số phận phải như thé." 

Phân trích đoạn của đoạn kinh này phê bình sự tin 
tưởng vào lời dạy truyền thống có thầm quyên, hay tin 
vào lý lẽ suy đoán. Trong đoạn thứ hai, đức Phật nhắn 








Này Sandaka, ở đây có những tôn sư là những vị y 
chỉ sư truyền, cho rằng những gì được nghe từ sư 
truyền là chân thật. 

Y chỉ sư truyền, những vị áy thuyét pháp dựa vào 
kinh giáo được truyền qua các thế hệ rằng điều này 
được nói như vầy, ‘dièu này được nói như vày' phù 
hợp với thánh tạng của giáo pháp truyền thừa. 

Nhưng với ai y chỉ sư truyền... vị ấy có thể ghi nhớ rõ 
hoặc không ghi nhớ rõ. Lại nữa, nó có thể là như thực, 
có thể không như thực... 

Này Sandaka, đây là phạm hạnh không an ôn thứ 
hai, được Thế Tôn, vị Tri Giả, Kiến Giả... tuyên bố. Và 
ở đây người có trí không thể tự mình trụ phạm hạnh 
ấy, và nếu trụ, thì không thể thành đạt chánh lý, thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị đạo sư là nhà lý 
luận, là nhà thám sát. Vi này thuyết pháp dựa trên 
những gì tự mình rõ, đả phá bằng lý luận, tùy hành 
theo thám sát. Trong trường hợp nhà lý luận, nhà thám 
sát, vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý 
luận. Cũng có thể là như thực, có thể không như 
thực.... 

(Như đã nói) điều này, này Sandaka, đây là phạm 
hạnh không an ổn thứ ba, được Thế Tôn, vi Tri Giả, 
Kiến Giả... tuyên bó.. 


Sandaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.520, dich Anh 
P.D.P. 


Có, này Bhãradväja, một số sa-món và bà-la-món.. 
là những vi y chỉ sư truyền; do y chi nhüng điều được 
từ kinh giáo sư truyền, tuyên bố... đã thông đạt thắng 
trí viên mãn cứu cánh, như, chẳng hạn, các bà-la-món 





experience, which in his teaching comes from the great 
calm and mindfulness of meditation. 


Sandaka, some teacher here is one who depends on 
hearing systematically transmitted sacred teachings. 
He is one who takes to be true what is heard as 
systematically transmitted sacred teachings. 

He teaches a doctrine based on hearing 
systematically transmitted sacred teachings handed 
down through generations in the form 'so it was said', 
'so it was said', in accordance with sacred collections of 
traditional teachings. 

But for one who depends on hearing systematically 
transmitted sacred teachings he may have 
remembered it well or not remembered it well. 
Furthermore, it may be in accordance with fact and it 
may be otherwise ... 

This, Sandaka, is the second unsatisfactory form of 
religious life declared by the perfectly awakened 
Buddha, the arahant who knows and sees. And on this 
basis an intelligent person would not live a religious life, 
and if he lives one he would not gain a right approach, 
a wholesome state. 


And again, Sandaka, some teacher here is a 
rationalist and investigator. He teaches a doctrine 
based on what is self-evident to him, beaten out by 
logic and resorting to investigation. In the case of a 
rationalist and investigator, there is what is well- 
reasoned and there is what is ill-reasoned. It may also 
be in accordance with fact and it may also be otherwise 


- (As just described) this, Sandaka, is the third 
unsatisfactory form of religious life declared by the 
perfectly awakened Buddha ... 


Sandaka Sutta: Majjhima-nikãya 1.520, trans. P.D.P. 


There are, Bhàradvaja, some renunciants and 
brahmins who on the basis of systematically 
transmitted sacred teachings claim ... to have attained 
here and now perfection in ultimate higher knowledge, 
like, for instance, the brahmins who profess (knowledge 


324 





manh rằng kiến thức của Ngài có được từ trải nghiệm 
trực tiép, lời dạy của Ngài xuát phát từ sự an tịnh cao 
quý và sự chánh niệm của thiên định. 


Này Sandaka, ở đây, vị thầy nào đó là người lệ thuộc 
vào việc nghe kinh văn được truyền lại một cách có hệ 
thống. Vị này là người cho điều mà được nghe kinh 
văn truyền lại có hệ thống là chân thật. 

Vị này dạy một học thuyết dựa trên việc nghe những 
kinh văn có hệ thống được truyền lại qua các thế hệ 
dưới dạng “nó được nói như thế,” “nó được nói như 
thế,” phù hợp với những thánh tập gồm các kinh văn 
theo truyền thống. 

Nhưng đối với người mà lệ thuộc vào việc nghe kinh 
văn được truyền lại có hệ thống... vị này có thể nhớ rõ 
nó hay không nhớ rõ nó. Hơn thế nữa, nó có thé tương 
ưng với sự thật và có thể không tương ung... 

Này Sandaka, điều này đức Phát toàn giác tuyên bó 
là hình thức thứ hai không thỏa đáng của đời sông tu 
hành, vị thánh A-la-hán biết và hiểu như vậy. Thế nên, 
trên cơ sở này người thông minh sẽ không sống cuộc 
đời tu hành, nên nêu vị này sống một cuộc sống tu 
hành, vị ấy sẽ không đạt được phương pháp đúng, 
không đạt được một trạng thái lành mạnh. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, vị thầy là người theo 
chủ nghĩa duy lý và là người nghiên cứu. Vị này dạy 
một giáo lý dựa trên điều tự rõ ràng với vị ấy, điều bi bé 
gãy bởi lý luận và lợi dụng sự nghiên cứu. Trong 
trường hợp của người theo chủ nghĩa duy lý và người 
nghiên cứu, có điều có lý và điều không hợp lý. Nó 
cũng có thể phù hợp với sự thật và không phù hợp với 
sự thật... 

[Như vừa nêu trên] Này Sandaka, điều này là điều 
mà đức Phật toàn giác tuyên bố là hình thức không 
thỏa đáng thứ ba của đời sống tu hành... 


(Kinh Sandaka: Kinh Trung bộ |. 520, do P.D.P. dich 
tiéng Anh). 


Này Bhãradväja, có những Sa-món và các Bà-la-món 
à... trên cơ sở của kinh văn được truyền lại có hệ 
thống tuyên bố... đã đạt được ở đây và bây giờ, sự 
toàn thiện về kiến thức cao siêu rốt ráo, chẳng hạn 
như, các Bà-la-môn tự xưng là thông thao vé ba bộ 








tam minh. 194 

Có một số Sa-môn và bà-la-môn... là các nhà suy lý 
và thám sát. (Cũng) có những vi... đã bằng thắng trí tự 
thân chứng nghiệm pháp trước đây chưa từng nghe và 
tuyên bố... đã thông đạt thắng trí viên mãn cứu cánh 
trí. Này Bharadvaja, Ta là một trong số những vị ấy. 


Sangàarava Sutta: Majjhima-nikãya 1.211, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.26 Các cơ sở không khả y cho tri và hành 


Đoạn này nêu rõ một giáo thuyết cán được trắc 
nghiệm bằng kinh nghiệm bản thân, thay vì được cháp 
nhận chi dựa trên truyền thống, lý luận, hoặc bị án 
tượng, hay do trung thành với một vị tháy. Cán phải tự 
thân thám định những kết quả tu tập của các giáo pháp 
cụ thé. 

Điểm chú trọng ở đây không phải là nội dung của 
giáo pháp có thé được dé nghị, nhưng chú trọng đến 
tâm trạng mà giáo thuyết ấy khuyến khích, và các kết 
quả tu tập dat được— dù cho đó là những trạng thái mé 
lầm và đối lập của nó liên hệ đến nói dung dé xuắt. 


Những người Kãlãma ở Kesaputta bạch Thế Tôn 
như vày: ‘Bach Đại Đức, có một số sa-môn và bà-la- 
môn đi đến Kesaputta, giải thích và làm sáng tỏ giáo 
thuyết của mình. Họ bài xích, khinh miệt, biếm nhẽ, và 
triệt hạ giáo thuyết người khác. 

Lại có một số sa-môn và bà-la-môn khác cũng đi đến 
Kesaputta cũng làm như vậy. Bạch Đại Đức, chúng 
con thật sự hoài nghi, thực sự phân vân không rõ ai 
trong số những tôn giả sa-môn và bà-la-môn này nói 
sự thật và ai nói hư dối.' 


[Đức Phật:] 'Thật đáng để cho ngươi hoài nghi, phân 
vân. Vì có điều phân vân khi có điều đáng hoài nghi. 

Vậy thì, này những người Kalama, chớ có vội tin do 
nghe từ sư truyền, nghe từ truyền thừa tiếp nối, nghe 
từ truyền tung, từ kinh din thánh tạng, từ suy lý, từ lý 





of) the three Vedas. l3 
There are some renunciants and brahmins who ... 
are rationalists and investigators. There are (also) 
those who ... have by themselves experienced higher 
knowledge of Dhamma and claim ... perfection in 
ultimate higher knowledge. Bhàradvaja, | am one of 
them. 
11.211, 


Saħgārava Sutta: trans. 


P.D.P. 


Majjhima-nikāya 


Th.26 Unreliable grounds for knowledge and 
ethical guidance 


This passage emphasizes testing teachings against 
one’s own experience, rather than accepting them 
simply based on tradition, reasoning, or being 
impressed by, or allegiance to, a particular teacher. 
One should personally assess the moral fruits of 
particular teachings. 

The focus here is not on the propositional content 
that a teaching may include, but the mind-states it 
encourages, and the moral fruits it produces — though 
the states of delusion and its opposite are relevant to 
propositional content. 


The Kesaputtiya Kālāmas spoke thus to the Blessed 
One: ‘Sir, there are some renunciants and brahmins 
who come to Kesaputta. They expound and illumine 
their own theory. They despise, revile, speak 
contemptuously of, and insult the theories of others. 

Other renunciants and brahmins also come to 
Kesaputta and do the same. Sir, to us there is doubt; 
there is indeed perplexity as to who among these 
venerable renunciants and brahmins speaks the truth 
and who speaks falsehood.’ 


[The Buddha:] ‘It is fit for you to be in doubt, to be 
perplexed. For, perplexity has arisen to you in a 
situation where doubt ought to be. 

Come O Kãlãmas, do not depend on hearing 
systematically transmitted sacred teachings, 


325 





kinh Vệ-đà.24 

Có những Sa-môn và Bà-la-môn... là những người 
theo chủ nghĩa duy lý và người nghiên cứu. Có những 
người đã trải nghiệm kiến thức cao siêu về giáo pháp 
và tuyên bó25... sự toàn thiện về kiến thức cao siêu tối 
hậu. Này Bhãradväja, Ta là người trong số họ. 


(Kinh Sangàrava: Kinh Trung bộ M. 211, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.26 Những nền tảng không đáng tin cậy đối với 
kiên thức và sự hướng dân về đạo đức 


Đoạn kinh này nhắn mạnh việc kiểm tra những lời 
dạy theo kinh nghiệm của chính bản thân, hơn là cháp 
nhận chúng chi vì dựa trên truyén thống, lý lẽ, hay bị ân 
tượng bởi, hay là sự ủng hộ kiên tri cho vị thà y cụ thể. 
Người ta nên tự mình đánh giá những kết quả về đạo 
đức của những lời day cụ thé. 

Trọng tâm ở đây, là không phải về nội dung tương 
xứng mà lời day có thé bao gồm, mà là các trang thái 
tâm khuyến khích và những két quả vé dao đức mà nó 
sinh ra - mặc dù các trạng thái si mê và trạng thái 
không si mê thi thích hợp cho nói dung tương xứng. 


Người dân Kãlãma ở Kesaputtiya đã nói như vầy với 
đức Thế Tôn: “Kính thưa Đại đức, có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn đến Kesaputta. Họ thuyết giảng và làm 
sáng ngời học thuyết của chính họ. Họ khinh miệt 
người khác, chê bai người khác, nói một cách khinh 
thường về người khác và lăng mạ các học thuyết của 
người khác. 

Những Sa-môn và Bà-la-môn cũng đến Kesaputta và 
làm điều như thế. Thưa Ngài, chúng tôi có điều nghi 
ngờ; thật sự có sự bối rối về ai trong số những đại đức 
Sa-môn và các Bà-la-môn nói sự thật và ai là Bà-la- 
môn nói dối.” 


[Đức Phật] “Việc các bạn nghi ngờ, bối rối là phù 
hợp. Bởi vì, sự bối rối đã xuất hiện với các bạn trong 
một tình huóng phải có su nghi ngờ. 

Hãy đến đây, người Kalama, đừng tin tưởng vào 
những lời dạy linh thiêng được truyền lại có hệ thống, 








luận diễn dịch, từ suy xét theo tướng trạng, từ quan 
điểm được chấp nhận do thẩm sát, từ ai đó được xét 
có khả năng hay không khả năng, hay từ (ý nghĩ rằng) 
“Sa-môn này là thầy của mình”. 


'Khi nào, này những người Kalama, các ông tự mình 
biết rõ: “Các pháp này là bất thiện, các pháp này là 
đáng chê, các pháp này bị chỉ trích bởi người trí, khi 
các pháp này được chấp nhận và thực hành chúng sẽ 
dẫn đến tôn hai và gây khổ”, thì các ông hãy từ bó 
chúng.' 


‘Này những người Kãlãma, tham phát sinh trong một 
người, nó tăng ích cho người ây chăng?” 


‘Bach Đại Đức, đó chẳng phải là tăng ích người áy.” - 
Này những người Kalama, một người tham, với tâm bị 
tham chế ngự, mà sát sanh, lấy của không cho, tà 
dâm, nói dối, và khuyến khích kẻ khác cũng làm như 
vậy, người ấy sẽ chịu tổn hại và cảm khó lâu dài.’ 


'Düng vậy, bach Đại Đức.' [Tương tự nói về sân và 
Sỉ.] 


‘Này những người Kalama, các pháp này là thiện hay 
bất thiện?' 'Bạch Đại Đức, chúng là bất thiên. 'Chúng 
là đáng trách hay không đáng trách?’ “Đáng trách, bạch 
Đại Đức.' ‘Chúng bi chỉ trích hay ca ngợi bởi người trí? 
‘Bi chi trích, bach Đại Đức." 

'Được chấp nhận và thực hành, các pháp này có dẫn 
đến tổn hại và cảm khổ hay không, hoặc thế nào? 
Được chấp nhận và không thực hành, cũng vậy với 
chúng ta, trong trường hợp này... 

[Đoạn này tiếp tục nói về vô tham (tức trái với tham, 
xả thí), vô sân (từ ái) và vô si (minh tâm, trí tuệ) là các 
pháp mà tự mình có thể biết là thiện và dẫn đến tăng 
ích và an lạc.] 


Kesaputta (or Kalàma) Sutta: Anguttara-nikaya 1.188- 





successive traditions, hearsay, a body of scriptural 
collections, speculative reasoning, inferential 
reasoning,  reasoned  cogitation, the reflective 
acceptance of a view, the seeming capability (of 
someone), or on (the idea that) "(this) renunciant is our 
venerated teacher". 


When Kalamas, you know for yourselves: "These 
things are | unwholesome, these things are 
blameworthy, these things are censured by the wise, 
when these things are adopted and practised they 
conduce to harm and suffering", then Kalamas you may 
abandon them. 


Kalamas, is the arising of greed within a person for 
his welfare or not?' 


‘Venerable sir, it is not for his welfare. 'Kalamas, a 
greedy person with a mind obsessed by greed, 
destroys living things, takes what is not given, commits 
adultery, tells lies, and incites others to do the same, 
conducing to harm and suffering for a long time.’ 


"Yes, venerable sir.' [The same is then said of hatred 
and delusion.] 


'Kalamas, are these things  wholesome or 
unwholesome?' ‘Venerable sir, they are unwholesome.' 
'Are they blameworthy or not blameworthy?’ 
'Blameworthy, venerable sir. 'Are they censured or 
praised by the wise?' 'Censured, venerable sir.' 

‘Undertaken and practised, do they lead to harm and 
suffering or not, how is it in this case?' 'Undertaken and 
practised, these things lead to harm and suffering. So it 
is for us in this case.’ ... 

[The passage goes on to recommend non-greed (i.e. 
anti-greed, generosity), non-hate (loving kindness) and 
non-delusion (clarity of mind, wisdom) as things that 
one can know for oneself as wholesome and as leading 
to welfare and happiness.] 


Kesaputta (or Kalàma) Sutta: 
326 


Anguttara-nikaya 





những truyền thống kế thừa, tin đồn, phần chính của 
những tuyển tập kinh dién, lý lẽ phỏng đoán, lý lẽ suy 
luận, sự ngẫm nghĩ có lý, sự chấp nhận có quán chiếu 
một quan điểm, ra vẻ có năng lực (của ai đó), hay về (ý 
kiến rằng) “Sa-môn (này) là vị thầy đáng tôn kính của 
chúng tôi.” 


Này người Kalama, khi nào các ban tự biét nhu vầy: 
“Những điều này không lành mạnh, những điều này 
đáng trách, những điều này bị người trí khiển trách, khi 
những điều này được chấp nhận và thực hành, sẽ đưa 
đến sự tai hại và khó đau,” khi ấy người Kãlãma có thé 
từ bỏ chúng. 


Này người Kālāma, có phải việc phát sinh lòng tham 
của người là vì sự an lạc của vị đó hay không? 


“Thưa đại đức, không phải vì sự an lạc của vị ấy. 
“Này người Kãlãma, người tham với tâm bị lòng tham 
ám ảnh, hủy hoại những sinh vật đang sống (giết hại 
sinh vật), lấy của không cho, phạm tà hạnh, nói dối và 
xúi giục người khác nói dối, dẫn đến tai hại và khổ đau 
trong thời gian dài.” 


"Xin vâng, thưa đại đức” [Phần nói về sân hận và si 
mê cũng giông như trên]. 


“Này người Kãlãma, có phải những điều này lành 
thiện hay không lành thiện?” “Thưa đại đức, chúng 
không lành thiện.” “Có phải chúng đáng trách hay 
không đáng?” “Thưa đại đức, chúng đáng trách.” “Có 
phải chúng bị người trí khiển trách hay khen ngợi 
không?” “Thưa đại đức, bị khiển trách.” 

“Trong trường hợp này thì thế nào, nếu nhận lấy và 
thực hành, chúng có dẫn đến tai hại và khó dau hay 
khóng?" “Nếu nhận lầy và thực hành, những điều này 
dẫn đến tai hại và khổ đau. Trong trường hợp này với 
chúng tôi là thế.” 

[Đoạn kinh tiếp tục giới thiệu không tham (nghĩa là 
chống lại tham là sự hào phóng, bố thị), không sân 
(lòng từ bi) và không si mê (tâm trí sáng suốt, trí tuệ) 
như là những điều mà người ta có thể tự biết là lành 
thiện nên dẫn đến an lạc và hạnh phúc.] 


(Kinh Kesaputta hay Kinh Kalàma: Kinh Tăng chi |. 








189, dịch Anh P.D.P. và P.H. 
Th.27 Niềm tin không đồng với kiến thức 


Đoạn này, như đoạn trên, phê bình việc y chỉ duy 
nhất vào niềm tin vô căn cứ, y chỉ trên sự tán thành (tùy 
hy), kháu truyén (tùy văn), thám sát hành tướng, hoặc 
cháp nhận quan diêm được trầm tư, mà tắt cả điều này 
không có căn cứ. 

Thay vào đó, nhắn mạnh việc tìm kiếm một vị thầy 
với các đặc tính đạo đức và tinh thần đáng tin cậy, vị ây 

sẽ đưa ra những giáo lý phù hợp với suy lý, có thé thực 
hành, và làm cho thay đôi bản thân. 


'Có năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. 
Năm pháp ấy là gì? Tín, tùy hỷ (tán thành), tùy văn 
(nghe theo giáo nghĩa sư truyền hay khẩu truyền), 
thám sát hành tướng (suy xét theo các dấu hiệu luận 
lý) và cháp nhận quan điểm được trầm tư. 

Tuy váy, này Bhãradväja, có điều được khéo tin 
tưởng, nhưng có thé là trống không, trống rỗng, hư dối; 
trái lại, có điều không được khéo tin tưởng, có thể là 
chân thật, không trống rỗng, không hư dối.... 

[Tương tự cho bốn pháp còn lại] Một người có trí hộ 
trì chân lý không nên đi đến kết luận một chiều rằng, 
“Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm.”...” 


'Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là sự hộ trì chân lý; cho đến mức độ nào người ấy hộ 
trì chân lý? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì 
chân lý. Này Bhãradväja, nếu có người có tín và 
người ấy nói, “đây là niềm tin của tôi”, người ấy hộ trì 
chân lý. 

Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, 'chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều sai làm'... Chúng tôi chủ 
trương hộ trì chân lý cho đến như vậy, nhưng ở đây 
chưa phải là giác ngộ chân lý..... 


‘Cho đến mức độ nào là có sự giác ngộ chân lý? Cho 
dên mức độ nào một người giác ngộ chân lý?” 


'Ở đây, này Bhàradvaja, một tỳ-kheo sống gần làng 
xóm hay thị trấn. Một gia chủ hay con trai một gia chủ 
đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp - tức là xu 





I.188—189, trans. P.D.P. and P.H. 
Th.27 Belief is not the same as knowledge 


This passage, as the one above, criticises sole 
reliance on unsupported faith, approval, oral tradition, 
consideration of reasons, or reflective acceptance of a 
view. 

Rather, the emphasis is on finding a teacher with 
trustworthy moral and mental characteristics, who gives 
teachings which conform to reason, can be practised, 
and enable personal transformation. 


"There are these five things that have two-fold 
immediate consequence. What five are they? They are: 
faith, approval, systematically transmitted | sacred 
teachings, reasoned cogitation, and reflective 
acceptance of a view. 

However, Bhāradvāja, it may be that something is 
taken with much faith, yet it is empty, vain and false; 
and if something is not taken with much faith, yet it is 
real, factual and not otherwise. ... 

[Similarly for the other four grounds] A person who is 
engaged in the preservation of truth should not come to 
the definite conclusion, "This alone is true and 
everything else is false." .... 

'Good Gotama, to what extent is there preservation of 
truth; to what extent does one preserve the truth? We 
question good Gotama about preservation of truth.’ ‘If 
Bhàradvaja, for a person there is faith, and he says, 
"such is my faith", he preserves the truth. 

However, he does not yet come to the definite 
conclusion, "this alone is the truth and everything else 
is false"... We lay down the preservation of truth to this 
extent, but yet there is no awakening to truth.’ ... 


"To what extent is there awakening to truth, and to 
what extent does one become awakened to truth? 


‘Here Bhàradvaàja, a monk resides in a certain village 
or township. Then a householder or one of 
householder's family, approaches him and examines 


327 





188-189, do P.D.P. và P.H. dich tiéng Anh). 
Th.27 Niềm tin không giống như kiến thức 


Đoạn kinh này, như đoạn kinh trước, phê bình sự tin 
tưởng duy nhất vào niềm tin không có cơ sở, sự tán 
thành, khẩu truyền, iruyên thông bằng lời, suy xét các 
lý do, hay sự chấp nhận có quán chiếu một quan điểm. 

Thay vì thé, việc tìm vị thầy có các phẩm chát tinh 
thần và đạo đức đáng tin cậy được nhắn mạnh, là 
người mà giảng dạy phù hợp với lý lẽ, có thé thực hành 
được và có khả năng chuyên hóa được bản thân. 


“Có năm điều mà có hai kết quả ngay lập tức. Năm 
điều đó là gì? Bao gồm niềm tin, sự tán thành, kinh văn 
được truyền lại có hệ thống, sự ngẫm nghĩ có lý và sự 
chấp nhận có quán chiếu một quan điểm. 

Tuy nhiên, này Bhãradväja, có thé là điều gì đó được 
cháp nhận với nhiều tin tưởng, tuy nhiên nó trống rỗng, 
vô ích và giả dối; nếu điều gì đó không được chấp 
nhận với nhiều tin tưởng, tuy nhiên nó chân thật, có 
thật và không phải ngược lại... 

[Bốn điều còn lại cũng tương tự như thế]. Người mà 
tham gia trong việc bảo tồn chân lý không nên đưa ra 
kết luận chắc chắn, “Chỉ điều này có thật và mọi điều 
khác là sai.".... 

“Cồ-đàm tốt bụng ơi, có sự bảo tồn chân lý ở mức độ 
nào; người ta bảo tồn chân lý ở mức nào? Chúng tôi 
muốn hỏi Cồ-đàm tốt bụng về sự bảo tồn chân lý.” 
“Nếu Bhãradväja, đối với người có niềm tin, vị này cho 
là, “đó là niềm tin của tôi,” vị này bảo tồn chân lý. 

Tuy nhiên, vị này chưa đi đến kết luận chắc chắn, 
“Chỉ có điều này là chân lý, còn mọi điều khác là sai.” 
Chúng tôi qui định sự bảo tồn chân lý ở mức độ này, 
nhưng chưa có sự giác ngộ chân lý.” 


“Có sự giác ngộ chân lý ở mức độ nào và đến mức 
độ nào người ta trở nên giác ngộ chân lý?” 
“Ở đây, này Bhãradväja, vị tăng cư trú trong làng 


hay thị trấn nào đó. Rồi chủ hộ hay người trong gia 
đình của chủ hộ tiến đến vị tăng này và xem xét vị này 








hướng tham, xu hướng sân, xu hướng si: 

“Có chăng những pháp dẫn đến tham như vậy khiến 
cho tâm của tôn giả ấy bị pháp dẫn đến tham như vậy 
ché ngự cho đến mức ấy dù không biết mà vẫn nói tôi 
biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, và thậm chí 
khuyến khích người khác cũng như vậy dé dẫn đến tổn 
hại, cảm khổ lâu dài?” 

Trong khi quan sát như vậy, người này biết như sau: 
“Tôn giả ấy không có xu hướng tham... Thân hành và 
ngữ hành của tôn giả ấy là như vậy, là của một người 
không có tham. 

Pháp mà vị ấy thuyết thâm sâu, khó thấy, khó chứng, 
tịch tĩnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, 
được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một 
người có tham khéo giáng."... 

Sau khi quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp 
dẫn đến tham; người này lại quan sát thấy. vị ấy thanh 
tịnh đối với pháp dẫn đến sân,... và pháp dẫn đến si. 


Sau khi quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp 
dẫn đến tham, sân, và si, người này phát sanh tín tâm 
đối với vị ấy. 

Với tâm tịnh tín, pháp; sau khi nghe, người này ghi 
nhớ pháp. 

Rồi tìm hiểu ý nghĩa, hoan hỷ chấp nhận các pháp; 
khi người này hoan hỷ tin nhận các pháp, ước muốn 
phát sanh; với ước muốn phát sanh, liền nỗ lực; sau 
khi nỗ lực, liền trù lượng; trù lượng rồi, tinh cần; do tinh 
cần, người này tự thân chứng ngộ chân lý tối thượng, 
rồi bằng trí tuệ mà thấy và thông dat. 

Cho đến mức độ này, này Bhãradväja, là sự giác ngộ 
chân lý. Cho đến mức độ này, một người giác ngộ 
chân lý. Chúng tôi chủ trương cho đến mức độ này là 
sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là 
chứng dat chân lý.’ 

'Cho đến mức độ nào, thưa tôn giả Gotama, là sự 
chứng đạt chân ly?...' ‘Chính nhờ luyện tập, tu tập và 
liên tục tu tập về những pháp ấy, như vậy là có sự 
chứng dat chân ly. 





him with regard to three qualities — tendency to greed, 
tendency to hatred and tendency to delusion: 

“Is there for this venerable one such a tendency to 
greed in such a way that his mind being overwhelmed 
by such a tendency, he would say without knowing 'l 
know’, without seeing ‘I see? and even incite others to 
such a course that would be conducive to their harm 
and suffering for a long time?" 

Examining (in this manner) he comes to know thus: 
"For this venerable one there is not such a tendency to 
greed ... The bodily and the verbal conduct of this 
venerable one is like that of a non-greedy person. 

The Dhamma he expounds is profound, that 
Dhamma is difficult to see, difficult to understand, 
peaceful, excellent, not dependent on speculative 
reason, subtle and possible to be understood by the 
wise. This teaching cannot easily be expounded by a 
greedy person." 

When he finds him to be cleansed of a tendency to 
greed, he examines further regarding his tendency to 
hatred ... and tendency to delusion. 


When he finds that he is cleansed of a tendency to 
greed, hatred and delusion, he reposes faith in him. 

With faith born, he draws near; drawing near, he sits 
close to him; sitting close, he lends ear; with attentive 
ear, he listens to the teaching; having listened, he 
remembers the teaching; he examines closely the 
meaning of the remembered teachings. 

When he closely examines the meaning, he gains a 
reflective acceptance of the teachings; when he gains a 
reflective acceptance of the teachings, desire is born; 
when desire is born, he makes an effort; having made 
an effort, he weighs it up; having weighed it up, he 
strives; when striving, he realizes the highest truth in 
his own person, and sees it, having penetrated it with 
wisdom. 

To this extent, Bharadvàja, there is awakening to 
truth. To this extent one becomes awakened to truth. 
We lay down awakening to truth to this extent, but yet 
there is no final arrival at truth.’ 

"To what extent, good Gotama, is there final arrival at 
truth?" ‘It is by the practice, the (meditative) 
development and constant cultivation of those very 
things that there is final arrival at truth.' 


328 





theo ba phám chát - khuynh huóng tham lam, khuynh 
hướng sân hận và khuynh hướng si mé: 

“Có phải đại đức này có khuynh hướng tham lam 
theo cách mà tâm vị ấy bị chiếm hữu bởi một khuynh 
hướng như thế, vị này sẽ nói là “Tôi biết” mà không 
biết, không thấy lại nói “Tôi thấy” và thậm chí xúi giục 
người khác hành động dẫn đến thiệt hại và khổ đau 
cho họ trong thời gian dài?” 

Xem xét (theo cách này) vị này biết như vầy: “Đối với 
đại đức này, không có khuynh hướng tham lam như 
thế... Cách cư xử bằng thân và bằng lời của đại đức 
này là giống cách cư xử của người không tham. 

Giáo pháp mà vị ấy thuyết thâm sâu, rằng giáo pháp 
thì khó thấy, khó hiểu, an tịnh, tuyệt vời, không dựa 
trên lý lẽ suy đoán, vi té và người trí có thé hiu được. 
Lời dạy này người tham không thể dễ dàng giảng 
thuyết được.” 

Khi vị này nhận thấy vị tăng ấy không có khuynh 
hướng tham lam, vị này tiếp tục xem xét đến khuynh 
hướng sân hận...và khuynh hướng si mé. 


Khi vị này nhận thấy rằng vị tăng này không có 
khuynh hướng tham lam, sân hận và si mê, vị này đặt 
niềm tin vào vị tăng này. 

Với niềm tin đã sinh ra, vị này tiến gần; tiến gần, vị 
này ngồi gần vị tăng; ngồi gần, vị này lắng tai nghe; với 
lỗ tai chăm chú, vị này lắng nghe lời dạy; khi đã lắng 
nghe, vị này nhớ lời dạy; vị này xem xét kỹ lưỡng ý 
nghĩa của những lời dạy đã nhớ. 

Khi vị này xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa, vị này đạt được 
sự chấp nhận có quán chiếu về những lời dạy; khi vị 
này đạt được sự chấp nhận có quán chiếu về những 
lời dạy, ước muốn sinh ra; khi ước muốn sinh ra, vị này 
cố gắng; đã cố gắng, vị này cân nhắc nó; đã cân nhắc 
nó, vị này phán đấu; khi phán đấu, vi này giác ngộ 
được chân lý cao nhất trong chính mình và hiểu nó, đã 
thâm nhập nó bằng trí tuệ. 

Này Bhãradväja, đến mức độ này thi có sự giác ngộ 
chân lý. Ở mức độ này người ta trở nên giác ngộ chân 
lý. Chúng tôi quy định sự giác ngộ chân lý ở mức độ 
này, nhưng chưa có sự chứng đạt rốt ráo về chân lý.” 
"Do dàm tót bung, đến mức độ nào thì có sự chứng dat 
rốt ráo về chân lý?” 

“Chính bằng sự thực hành, sự phát triển thiền định 








Canki Sutta: Majjhima-nikãya 1l.170—174, dịch Anh 
P.D.P and P.H. 


Th.28 Thuận thứ thuyết pháp 


Đoạn này cho thấy đức Phật bằng phương tiện chuẩn 
bị cho một người nghe và trực tiếp hiểu tâm yếu của 
pháp, nói về khỗ và con đương thoát khó: truóc hét nói 
vé tu giói và nghiép quá cüa tu giói, và rói xuát ly các 
duc dán dén tám dinh. 

Với tám định tinh, dé hướng dẫn và dễ tiếp nhận, báy 
giờ mới nói pháp yếu, từ đó người nghe pháp có thê 
thấy khó, nguôn góc của khổ, và khó có thé được vượt 
qua và chám dứt. Một đoạn tương tự là *L.34. 


Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ 
Upáli, thuyết bó thí, trì giới, sinh thiên; rồi nêu rõ các 
dục là tai hại, hạ liệt, là ô nhiễm, và những lợi ích của 
xuất ly các dục. 

Khi biết tâm của gia chủ Upāli đã kham nhẫn, nhu 
thuận, không triền cái, phấn khởi và tự tín, thì Thế Tôn 
mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương: 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 195 


Cũng như tắm vải thuần bạch được gột rửa các dấu 
vết bán thì rất dễ nhuộm màu, cũng vậy, gia chủ Upali 
ngay tại chỗ ngồi ấy, có được pháp nhãn thanh tịnh và 
ly cấu: 'Phàm pháp gì có sinh đều có diệt. 


Upāli Sutta: Majjhima-nikaya 1.379—380, dịch Anh 
P.H. 
ĐẠI THỪA 


Những phẩm tính của Pháp 





CankT Sutta: 
P.D.P and P.H. 


Majjhima-nikaya  .170—174, trans. 


Th.28 The step-by-step discourse 


This passage shows the typical way in which the 
Buddha prepared someone to hear and directly 
understand the heart of his teaching, on suffering and 
how to transcend it: by first talking of ethical discipline 
and its karmic fruit, and then the kind of mental 
renunciation that leads to meditative calm. 

Only when the mind is then calm, open and receptive 
was the key message given, such that the person could 
see that suffering and what originates it can really by 
transcended and cease. A similar passage is *L.34. 


Then the Blessed One gave the householder Upāli a 
step-by-step discourse, that is, talk on giving, talk on 
ethical discipline, talk on the heaven worlds; he made 
known the danger, the inferior nature and tendency to 
defilement of sensual pleasures, and the advantage of 
renouncing them. 

When the Blessed One knew that the householder 
Upālľs mind was ready, open, without hindrances, 
inspired and confident, then he expounded to him the 
elevated Dhamma-teaching of the Buddhas: the 


painful, its origin, its cessation, the path. 192 


Just as a clean cloth with stains removed would take 
dye evenly, so while the householder Upali sat there, 
he obtained the pure and spotless eye of the Dhamma: 


"Whatsoever is subject to origination is also subject to 
cessation.’ 


Upāli Sutta: Majjhima-nikãya 1.379—380, trans. P.H. 


MAHAYANA 


Qualities of the Dharma 


329 





và trưởng dưỡng thường xuyên chính những điều như 
thế mà chứng đạt rốt ráo về chân lý.” 


(Kinh Cari: Kinh Trung bộ M. 170-174, do P.D.P. và 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.28 Bài thuyết pháp theo thứ lớp 


Đoạn kinh này thé hiện cách tiêu biểu mà đức Phật 
đã chuẩn bị cho người đến nghe và trực tiếp hiểu cốt lõi 
của sự giảng thuyết của Ngài vé khó dau và cách vượt 
qua nó: bằng cách trước tiên nói về giới luật và quả 
báo của giới, rồi sự xuất ly tinh thần mà dẫn đến sự tĩnh 
lặng của thiền định. 

Chỉ khi tâm đã an tịnh, cởi mở và dễ tiếp thu thì khi 
ấy mới trao cho thông điệp chính, dé mà người ấy có 
thé hiễu rằng khó đau và điều gì sinh ra nó có thé thật 
sự được vượt qua và chắm dứt. Một đoạn kinh tương 
tự là trong phần Cuộc đời đức Phật só 34 (L.34). 


Khi ấy đức Thế Tôn đã ban cho chủ hộ (gia chủ) Ưu- 
ba-ly (Upàli) một bài thuyét pháp theo thứ lớp, nghĩa là 
nói về bố thí, nói về giữ đạo đức, nói về các thế giới 
của các vị trời; Ngài nêu rõ nguy hiểm, bản chất thấp 
kém và khuynh hướng hữu lậu của các khoái lạc giác 
quan và lợi ích của việc từ bỏ chúng. 

Khi đức Thế Tôn đã biết tâm của chủ hộ Upali đã sẵn 
sàng, cởi mở, không có chướng ngại, đầy cảm hứng 
và tự tin, khi ấy Ngài đã thuyết giảng cho vị này sự 
giảng dạy - giáo pháp cao thượng của chu Phật: khó, 
nguyên nhân của khó, sự chấm dứt khó, con duóng.26 

Cũng giống như một miếng vải sạch đã loại bỏ các 
vết nhơ sẽ hút thuốc nhuộm màu đều, thế nên trong khi 
chủ hộ Upali ngồi đó, vị ấy đã đạt được con mát Pháp 


thanh tịnh và không tỳ vết": "Bát kỳ thứ gì theo duyên 
sinh thì cũng theo duyên mà châm dút.” 


(Kinh Ưu-ba-ly: Kinh Trung bộ |. 379-380, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


PHAT GIÁO ĐẠI THỪA 


CÁC ĐẶC TÍNH CỦA GIÁO PHÁP 








M.14 Tôn Kính Pháp 


Trong chương này, Pháp chủ yếu là những giáo 
thuyết uyên áo của Phát. 


‘Bach Thế Tôn, con nghe nói, trong tất cả cúng 
dường, cúng dường pháp là tôi thượng. Vậy, bạch Thê 
Tôn, thê nào là cúng dường pháp? 


Thế Tôn dạy, ‘Thiên nam tử! Cúng dường Pháp là 
cúng dường những gi được Như Lai (Tathagata) thuyết 
giảng. Đó là cúng dường các Kinh điển thậm thâm vi 
diệu và tương tợ thậm thâm vi diệu, 

đối trị tất cả thế gian, khó tín thọ, khó dò, khó thấy, 
khó hiểu, cực kỳ vi tế, cực kỳ vi diệu, khó lý giải. 

Pháp ấy bao gồm cả Bồ-tát tạng, được ấn trì bởi dấu 
ấn của các tổng trì và các kinh, khai thị Pháp luân 
không thối chuyền, 

là nguồn cội phát xuất sáu ba-la-mật, 196 nhiếp trì 
những ai cần được nhiếp trì, 

tùy hành cùng ba mươi bảy đạo phẩm |9 dẫn đến 
giác ngộ |3 và dán đạo bảy giác chi, hướng chúng 
sinh vào đại bi và thuyết giáo đại từ, 


dẫn tránh xa Ma thuyết (Màra)199 và diễn giải pháp 
duyên khởi200, tuyên thuyết vô ngã, vô chúng sinh, vô 
mang giả và vô nhân xưng, tuyên thuyét không, vô 
tướng, VÔ nguyện, vô tác hành201. : 

dân dén bó-dé dao tràng và chuyên Pháp luân, được 
chư thiên, long, dạ-xoa, càn-thát-bà202 lễ bái tán 
dương, 


duy trì mạng mạch chánh pháp không đứt đoạn, 





M.14 Worshipping the Dharma 


In this passage, the Dharma is primarily the profound 
teachings of the Buddha. 


‘Blessed One, | have heard people speak of 
"worshipping the Dharma". What does it mean to 
"worship the Dharma"?' 


The Blessed One said, 'Worshipping the Dharma, 
son of good family, means worshipping what the 
Tathagata has said. It means worshipping the profound 
sütras which bring profound illumination. 

These sütras stand in opposition to everything 
mundane. They are difficult to fathom, difficult to 
comprehend, and difficult to understand. They are 
precise, subtle, and their meaning cannot be perceived 
by the mind. 

They are included in the collection of teachings on 
the bodhisattva, and affixed with the seal of the king of 
sütras and invocations. They reveal the unstoppable 
wheel of the Dharma. 


They grow out of the six perfections. ! 33 They 
captivate those who are attracted to them. 
They follow the thirty-seven practices which help one 


194 


to attain awakening, and make use of the seven 


factors of awakening. ! 35 They introduce living beings 
to great compassion, and teach them about great 
loving kindness. 


They bring an end to the doctrines of Màra!99 and 


explain dependent arising. 197 They teach that there is 
no essential self, living being, life force, or person. They 
teach emptiness, freedom from characteristics, 
freedom from aspirations, and freedom from 


accomplishments. 198 

They establish the seat of awakening and set the 
wheel of the Dharma in motion. They are celebrated 
and praised by gods, nāgas, yakşas and 


gandharvas. Ì 39 


They preserve the unbroken tradition of the true 
330 





M.14 Tón kính giáo pháp 


Trong đoạn kinh này, giáo pháp chủ yếu là những lời 
day thâm sáu của đức Phát. 


“Thưa đức Thé Tôn, con đã nghe người ta nói về “tôn 
kính giáo pháp.” Vậy “tôn kính giáo pháp” có nghĩa là 
gi?"27 


Đức Thé Tôn đáp, “Này người thiện nam, “tôn kính 
giáo pháp” có nghĩa là tôn kính điều mà Như Lai đã nói 
ra. Nó có nghĩa là tôn kính các bản kinh thâm sâu mà 
mang đến sự soi sáng thâm sâu. 

Những kinh này đi ngược lại với mọi điều thế gian. 
Những kinh này khó tìm hiểu, khó nắm bắt và khó hiểu. 
Những kinh này chính xác, vi tế và nghĩa của chúng 
không thể nhận thức được bằng tâm thức. 

Những kinh này được bao gôm trong tuyển tập các 
lời dạy về Bồ-tát và được gắn với dấu ấn của vua các 
kinh và những lễ cầu nguyện. Những kinh này khai mở 
Pháp luân / bánh xe không ngừng của giáo pháp. 

Những kinh này sinh ra từ sáu toàn thiện (ba-la- 
mát)28, Những kinh này lôi cuốn những ai được chúng 
thu hút. 

Những kinh này đồng hành cùng ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo29 giúp người đạt giác ngộ và sử dụng bảy yếu 
tố giác ngộ.30 Những kinh này giới thiệu chúng sanh 
biết đến lòng đại bi và dạy họ về lòng đại từ. 

Những kinh này chấm dứt các giáo lý của ma 
vuong?! và giải thích lý tương quan.32 Những kinh 
này dạy rằng không có bản ngã, không chúng sanh, 
không sự sống và không người. Những kinh này dạy 
về tánh không, thoát khỏi các đặc tính (không tướng), 
thoát khỏi các nguyện ước (không nguyện) và thoát 
khỏi các thành tựu (không tác).33 

Những kinh này thiết lập noi chỗ giác ngộ và chuyền 
bánh xe pháp luân. Những kinh này được các vị trời, 
rồng, da-xoa và càn-thát-bà ca tụng và khen ngợi.34 


Những kinh này lưu giữ truyền thống không bị gián 








nhiếp trì kho báu của chánh pháp, dẫn chúng sanh thú 
nhập tối thượng cúng dường pháp, được tất cả Hiền 
Thánh nhiếp tho, khai phát tát cả sở hành của Bồ-tát, 
dẫn vào chỗ quy thú của thật tướng các pháp, 

xuất sanh tổng yếu các pháp vô thường, khổ, vô ngã, 
tịch tĩnh, chỉ ra uy lực tác hại của ác giới, cứu hộ tất cả 
thoát khỏi kinh sợ bởi chấp trước tà kiến, ác luận của 
ngoại đạo, được nhất thiết chư Phật tán dương, là đối 
trị phần của luân hồi, khai thị Niết-bàn an lạc. 

Tuyên thuyết, khai thị, thọ trì, quán sát những kinh 
giáo với các hình thức như vậy, nhiếp thọ chánh pháp, 
đây gọi là cúng dường pháp. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch. 12, sections 10—11, 


dich Anh from Sanskrit by D.S. 


M.15 Hưởng thọ Pháp lạc 


Đoạn này giảng luận sở hành của đạo giác ngộ. 
"Thé nào là hoan hy pháp lạc nghĩa?” 


Trưởng giả Duy-ma-cật (Licchavi Vimalakirti) đáp: 
'Dó là hoan hy với tín bát hoại đối với Phát; hoan hy 
nghe Pháp; hoan hy thân cận Tăng-già; hoan hy thờ 
kính tón su; hoan hy xuát ly tam giói203; 

hoan hy thoát ly các cánh giói duc lac; hoan hy quán 
sát các uán204 như kẻ giết người205: hoan hy quán 
sát các giói?06 như rắn độc, 

quán sát các nội xứ như là xóm hoang; hoan hỷ hộ trì 
tâm bồ-đề; hoan hỷ làm ích lợi cho chúng sinh; hoan hỷ 
chia phần khi bó thí; 

hoan hỷ không giải đãi nghiêm trì tịnh giới; hoan hỷ 
nhu hòa nhẫn nhục; hoan hỷ tinh tấn tu tập thiện căn; 
hoan hỷ thành biện các thiền; hoan hỷ tu hành bát-nhã 
diệt trừ phiền não; hoan hỷ phát huy quảng đại tâm bồ- 





Dharma. They contain the treasury of the Dharma. 
They represent a correct understanding of how to 
worship the pinnacle of the Dharma. They are 
embraced by all the noble ones, and give instruction in 
all the practices of a bodhisattva. They introduce the 
Dharma which is the true nature of reality. 

They summarise the Dharma, teaching that 
everything which arises is impermanent, painful, 
without an essential self, and calm. They demonstrate 
the harmful power of immorality. They warn those who 
are obsessed with the views and interpretations of false 
teachers. They are praised by all the Buddhas. They 
are the antidote to samsara. They reveal the bliss of 
nirvana. 

Teaching sütras like this, setting them forth, 
preserving them, examining them, and understanding 
them - this is what it means to “worship the Dharma".' 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch. 
trans. from Sanskrit by D.S. 


12, sections 10—11, 


M.15 Delighting in the pleasures of the Dharma 


In this passage, the Dharma is the practice of the 
path to awakening. 

"What does it mean to delight in the pleasures of the 
Dharma?' 


The Licchavi Vimalakirti said, ‘It is to delight in 
unbreakable confidence in the Buddha. It is to delight in 
the desire to hear the Dharma. It is to delight in the 
company of the Sangha. It is to delight in honouring 
spiritual teachers. It is to delight in escaping from the 


triple world. 200 
It is to delight in being free from worldly spheres of 
activity. It is to delight in always regarding the 


categories of existence?! as being like murderers. 20? 


It is to delight in viewing the elements ^03 


venomous snakes. 
It is to delight in correctly perceiving the sense fields 
to be like an empty village. It is to delight in guarding 


331 


as being like 





doan cüa giáo pháp chân thật. Những kinh này chứa 
đựng kho tàng của giáo pháp. Những kinh này đại diện 
sự hiểu đúng về cách tôn kính cốt lõi của giáo pháp. 
Những kinh này được các bậc Thánh bảo vệ và hướng 
dẫn về tất cả những thực hành của Bồ-tát. Những kinh 
này giới thiệu giáo pháp là bản chất chân thật của hiện 
thực. 

Những kinh này tóm lược giáo pháp, giảng dạy rằng 
mọi điều sinh ra là không thường còn, là khổ đau, 
không có ngã và an tịnh. Những kinh này chứng minh 
sức ảnh hưởng có hại của sự trái đạo đức. Những kinh 
này cảnh báo những ai bị ám ảnh bởi các quan điểm 
và những diễn giải của các thầy giả dối. Những kinh 
này đều được tất cả các đức Phật ngợi khen. Những 
kinh này là thuốc giải cho sự luân hồi. Những kinh này 
tiết lộ phúc lạc của niét-bàn. 

Thuyết giảng các kinh giống như vầy, trình bày, lưu 
giữ, xem xét và hiểu chúng. Đây là điều có nghĩa là 
“tôn kính giáo pháp.” 


(Kinh Duy-ma-cật, chương 12, phần 10-11, do D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.15 Vui thích Pháp hy?9 


Trong đoạn kinh này, giáo pháp là sự thực hành con 
đường đên giác ngộ. 
“Vui thích giáo pháp có nghĩa là gì?” 


Cư sĩ Duy-ma-cật người xứ Ly-xa (Licchavi) đáp 
rằng, “Đó là hưởng thụ niềm tin bát hoại vào đức Phát. 
Đó là vui thích với ước muốn nghe giáo pháp. Đó là vui 
thích bầu bạn với Tăng đoàn. Đó là vui thích trong việc 
tôn kính các bậc thầy tâm linh. Đó là vui thích khi thoát 
khỏi ba cói.96 

Đó là vui mừng khi thoát khỏi phạm vi hoạt động của 
thế gian. Đó là vui thích khi luôn coi các phạm trù hiện 
hữu3” giống như những tên sát nhân.3 Đó là vui thích 
khi coi các xứ39 như những con rắn độc. 

Đó là vui thích khi nhận thức đúng các trần giống 
như một ngôi làng trống. Đó là vui thích khi bảo vệ tâm 
giác ngộ. Đó là vui mừng khi giúp đỡ chúng sanh. Đó 
là vui thích khi chia sẻ những gì bạn có cho người khác 








dé; 

hoan hy chiến thắng Ác Ma; hoan hy đoạn trừ phiền 
não; hoan hỷ thanh tịnh Phật quốc; hoan hỷ tích lũy 
thiện căn để viên mãn các tướng hảo và tùy hình; hoan 
hỷ vô úy nghe pháp thâm diệu; hoan hỷ tu tập ba giải 
thoát món207; hoan hy vươn đến Niét-bàn; 

hoan hy trang nghiém bó-dé dao tràng, và khóng 
chứng bồ-đề phi thời; hoan hy phụng sự đồng hoc 
đồng phần; hoan hỷ không sân hận thù nghịch với phi 
đồng phần đồng học; hoan hỷ phụng sự thiện tri thức; 
hoan hỷ rời xa ác hữu. 

Đó là hoan hỷ trong pháp hỷ và pháp lạc; hoan hỷ 
nhiếp thọ phương tiện thiện xảo; hoan hỷ tu tập không 
buông lung các pháp bó-dà phàn208. Đáy là hoan hy 
pháp lac cüa BÓ-tát. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch. 3, section 64, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.16 Pháp siêu việt ngón ngữ 


Đoạn này chủ yếu đồng nhát Pháp với Niét-bàn và 
thục tại cứu cánh vượt ngoài ngôn ngữ. 





the awakening-mind. It is to delight in helping living 
beings. It is to delight in the sharing what you have with 
others in your practice of generosity. 

It is to delight in being conscientious in your practice 
of ethical discipline. It is to delight in being persistent 
and self- disciplined in your practice of patient 
acceptance. lt is to delight in cultivating wholesome 
qualities in your practice of vigour. It is to delight in 
working on yourself in your practice of meditation. It is 
to delight in ridding yourself of the defilements in your 
practice of wisdom. It is to delight in the fullness of 
awakening. 

It is to delight in defeating Mara. It is to delight in 
destroying the defilements. It is to delight in purifying 
one's Buddha-field. It is to delight in accumulating 
wholesome roots in order to perfect the bodily marks 
and the secondary characteristics of a Buddha. It is to 
delight in not being afraid when you hear the profound 
Dharma. It is to delight in working hard to bring about 


the three kinds of emancipation.204 It is to delight in 
the foundations of nirvana. 

It is to delight in the adornments of the mandala of 
awakening, and of not attaining awakening at an 
inappropriate time. It is to delight in serving those 
whose conduct matches yours. lt is to delight in 
resisting, with no hatred, those whose conduct does not 
match yours. It is to delight in serving your spiritual 
friends. It is to delight in leaving behind friends who are 
a bad influence on you. 

It is to delight in the joy and the bliss of the Dharma. 
It is to delight in developing skill in means. It is to 
delight in being devoted with vigilance to the practices 


which help one to attain awakening. 205 This is what it 
means for a bodhisattva to delight in the pleasures of 
the Dharma.’ 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch. 3, section 64, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.16 Dharma as an ultimate beyond words 


This passage essentially identifies the Dharma with 
nirvana and ultimate reality beyond words. 


332 





trong sự thực hành bó thí của bạn. 

Đó là vui mừng khi tận tâm trong việc thực hành giữ 
đạo đức của bạn. Đó là vui thích khi kiên trì và tự giác 
trong việc thực hành kiên trì của bạn. Đó là vui thích 
khi trưởng dưỡng những phẩm tính lành thiện trong sự 
thực hành tinh tấn của bạn. Đó là vui thích khi quán 
chiếu chính mình trong sự thực hành thiền định của 
bạn. Đó là vui mừng khi chính bạn từ bỏ các hữu lậu 
trong sự thực hành trí tuệ của bạn. Đó là vui mừng 
trong sự giác ngộ viên mãn. 

Đó là vui mừng khi đánh bại ma vương. Đó là vui 
mừng khi phá tan các nhiễm ô. Đó là vui mừng khi tịnh 
hóa quốc độ Phật của chính mình. Đó là vui mừng khi 
tích lũy các cội rễ lành thiện nhằm hoàn hảo các tướng 
của thân vật lý và các tướng phụ của vị Phật. Đó là vui 
mừng khi không sợ hãi khi bạn được nghe giáo pháp 
thâm sâu. Đó là vui mừng khi làm việc chăm chỉ để đạt 
được ba loại giải thoát.40 Đó là vui mừng với các nền 
tảng của niết-bàn. 

Đó là vui thích với các vật trang trí của mạn-đà-la*Ï 
của sự giác ngộ và không đạt được giác ngộ vào một 
thời điểm không thích hợp. Đó là vui mừng trong việc 
phục vụ những ai có hạnh kiểm tương ưng với hạnh 
kiểm của bạn. Đó là vui mừng trong việc chống lại mà 
không ghét bỏ những ai có hạnh kiểm không tương 
ưng với hạnh kiểm của bạn. Đó là vui mừng trong việc 
phục vụ những người bạn đạo của bạn. Đó là vui 
mừng khi rời bỏ những người bạn có ảnh hưởng xấu 
với bạn. 

Đó là vui thích trong niềm vui và phúc lạc của giáo 
pháp. Đó là vui mừng khi phát triển các phương tiện 
khéo / thiện xảo. Đó là vui mừng khi tận tâm có tỉnh 
giác với các thực hành giúp người đạt đến giác ngộ#Z. 
Đối với Bồ-tát, đây là những điều có nghĩa khi vui thích 
Pháp hỷ.” 


(Kinh Duy-ma-cật, chương 3, phần 64, do D.S. dịch 
tiếng Anh). 


M.16 Giáo pháp là tối thượng vượt ngoài ngôn từ 


Đoạn kinh này chủ yếu xác định giáo pháp với niết- 
bàn và chân lý tôi thượng vượt ngoài ngôn từ. 








[Ch.5] Pháp không hý luận, không văn tự. Ở đây ai 
lập thành hy luận rằng, “Tôi sẽ biên tri khô, đoạn trừ 
khổ, tác chứng diệt và tu tập đạo Z0, người áy không 
phải câu pháp, mà là câu hý luận. 


[Ch.3] Pháp sung mãn tát cả mọi nơi, như hư không. 
Pháp không hình tướng, viễn ly tất cả hiện hành. Nó 
không có ‘ngã’, viễn ly ‘ngã sở'. Pháp không liễu biệt, 
viễn ly tâm-ý- thức. 

Pháp không tương tợ, vì không có đối phần. Pháp 
không lệ thuộc nhân vì không ở trong duyên. Pháp 
đồng pháp giới, vì nhập hết thảy pháp. Pháp tùy hành 
Như, vì không có gì tương ứng tùy hành. 

Pháp trụ thất tế, vì tuyệt đối bất động. Pháp không 
dao động, vì không y chỉ sáu xứ2†Ũ, Pháp không đến, 
không di, vì không sở tru. 

Pháp thuận hợp Không, tùy hiện Vô tướng, ứng hợp 
Vô nguyện, vì viễn ly tăng giảm. Pháp không thủ xả vì 
viễn ly sanh diệt. 

Pháp không chấp tàng, vì vượt ngoài đạo lộ của mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Pháp không cao thấp, vì thường 
trụ, bất động, viễn ly hết thảy phân biệt sở hành. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.5, section 3, and ch.3, 
section 6, dich Anh from Sanskrit by D.S. 





[Ch.5] The Dharma cannot be formulated in concepts 
or in words. Someone who formulates concepts such 
as ‘| will thoroughly investigate what is painful, give up 
the causes of the painful, accomplish the cessation of 


the painful, and practise the path 206 is concerned with 
formulating concepts, and not with the Dharma. 


[Ch.3] The Dharma is accessible everywhere. It is like 
space. Ilt has no colour, marks, or shape. All 
manifestations have ceased. lt has no concept of 
'mine'. The formation of the concept of 'mine' has 
ceased. Its knowledge is not limited. Mind, thought, and 
consciousness have ceased. 

It is like nothing else, as it has no rival. It has no 
causally arisen characteristics. It does not assume 
anything as its condition. It is united with the expanse 
of phenomena. It is integral to all phenomena. It makes 
reality accessible. lt conforms to reality by not 
conforming. 

It is rooted in the ultimate goal, as it is completely 
unshakeable. It is unshakeable as it is not based upon 


the spheres of the six senses.20" it goes nowhere, and 
comes from nowhere, as it is not located anywhere. 

It is united with emptiness. It is majestic in its freedom 
from characteristics. It is characterised by its freedom 
from aspirations. Deliberation and reasoning have 
ceased. It is not raised up or cast down. Coming into 
being and passing away have ceased. lt has no 
foundation. 

It has passed completely beyond the range of the 
eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the 
mind. It is neither elevated nor sunk down. It remains 
firm. It has attained immovability. All wandering has 
ceased. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.5, section 3, and ch.3, 
section 6, trans. from Sanskrit by D.S. 


333 





[Chuong 5] Giáo pháp khóng thé duoc dién tà theo 
khái niệm hay ngôn từ. Người diễn đạt những khái 
niệm chăng hạn như “Tôi sẽ nghiên cứu thâu đáo điêu 
gi là khó dau, từ bỏ những nguyên nhân gây ra khó 
đau, hoàn thành sự châm dứt khô đau và thực hành 
con đường #3 liên quan đến diễn đạt các khái niệm, 
không liên quan đến giáo pháp.44 


[Chương 3] Có thể tiếp cận giáo pháp ở bất kỳ nơi 
nào. Giáo pháp, gióng như không gian. Giáo pháp 
không có màu sắc, dấu vết, hay hình dáng. Tất cả sự 
biểu thị đã chấm dứt. Giáo pháp không có khái niệm 
“của tôi.” Sự diễn đạt khái niệm “của tôi” đã chám dứt. 
Tri thức của giáo pháp thì không bị giới hạn. Tâm, 
tưởng và ý thức đã chám dứt. 

Giáo pháp không giống điều gì khác vì nó không có 
đối thủ. Giáo pháp không có các đặc điểm sinh ra theo 
nhân quả. Giáo pháp không giả định bất kỳ điều gì như 
là duyên của nó. Giáo pháp được hợp nhất với sự mở 
rộng các hiện tượng. Giáo pháp là một phần không 
tách rời của các hiện tượng. Giáo pháp khiến người ta 
tiếp cận được chân lý. Giáo pháp phù hợp với chân lý 
bằng cách không phù hợp. 

Giáo pháp phát triển từ mục tiêu tối thượng, vì nó 
hoàn toàn bát dông.46 Giáo pháp thì bất động vì nó 
không dựa trên phạm vi của sáu giác quan.47 Giáo 
pháp không di đâu và không đến từ noi nào, vi nó 
không được xác định vị trí ở bát ky đâu. 

Giáo pháp được hợp nhất với tánh không. Giáo pháp 
uy nghi trong sự tự do thoát khỏi các đặc tính. Sự bàn 
luận và lý lẽ đã chấm dứt. Giáo pháp không được đề 
cao hay hạ tháp. Việc sinh ra và hoại diệt đã chám dút. 

Giáo pháp đã hoàn toàn vượt qua tầm của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý thức. Giáo pháp không được nâng 
lên cao hay cũng không phải chìm xuông nước. Giáo 
pháp vẫn kiên định. Giáo pháp đã đạt đến sự bát di bát 
dịch, không thay đổi. Tất cả sự lang thang đã chấm 
dút. 


(Kinh Duy-ma-cật, chương 5, phần 3 và chương 3, 
phân 6, do D.S. dịch từ bản tiêng Phạn). 








Lý do quyết định tu Phật 


M.17 Đức Phật vị Đạo Sư xử lý tính bạc nhược 
của con người 


Đoạn này phác họa tình cảnh chúng sinh vô minh và 
thỉnh Phật cứu hộ. 


2. Bị tham dục bao quanh, bị tường thành của ngã 
mạn kiên cố vây hãm, cấu thành tam hữu, pháo đài to 


lớn này chính là ba cói.211 


3. Chính vi bị ném vào trong vọng tưởng và vô minh, 
bị tam độc thiêu đốt, cho nên (ở đây) luôn bi quyền lực 
của Ma vương sai sử. Đây là nơi cư ngụ của những trẻ 
dai ngu si. 


4. Họ bị xích xiéng tham duc trói buộc, gian dối diệt 
chánh hành. Ho bị lưu chuyên trong ác dao, nghi hoặc 
và do dự làm mắt mù lòa. 


5. Do tật đố và keo kiệt trói buộc, họ bị dẫn vào 
những cõi bất hạnh, như ngạ quỷ, súc sinh hoặc địa 
ngục. Vì bị sanh, già, bệnh, chết bức bách, nên họ bị 
nghiệp kéo lôi vào chốn luân hồi mông muội. 


6. Đại bi vô thượng như ánh trăng rằm, tuệ quang 
như mặt trời rực rỡ hiện ra diệt đại dương phiên não 


nhiễm ô, chiếu xuống con.212 


7. Ánh trăng rằm đại từ, tuệ quang an chúng sinh, 
bình đăng chiêu khắp nơi. Con nguyện được nguyệt 
vương chiêu soi. 


8. Là vua của tất cả Pháp giới, binh đoàn là tịnh 
Pháp, thường chuyên chánh pháp luân. Con nguyện 
được diệu Pháp này chuyên hóa. 


9. Con nguyện đắc bồ-đề. Con tích tập thiện nghiệp 





Reasons for choosing to practise Buddhism 


M.17 The Buddha as guide in dealing with human 
weaknesses 


This passage portrays the situation of unawakened 
beings, and appeals to the Buddha for help in dealing 
with the problems it describes. 


2. Surrounded by the moat of desire, fortified by the 
ramparts of arrogance, composed of all states of 


existence, this great fortress is the triple world. 208 


3. It is plunged in the darkness of delusion and 
ignorance, consumed by the flames of the three 


poisons, 20? always subject to the power of Lord Mara. 
This is where foolish children dwell. 


4. They are bound by the chains of craving, 
undermining good conduct because of their deceitful 
ways. Blinded by doubt and uncertainty, they wander 
evil paths. 


5. Bound by jealousy and selfishness, they are led 
into unfortunate states of existence as hungry ghosts, 
as animals, or in hell. Oppressed by birth, illness, old 
age and death, they wander about stupefied in the 
wheel of existences, which is driven by karma. 


6. Bright full moon of compassion, splendid sun of 
wisdom, rising to destroy the ocean of defilements, 


great sun, shine down on me.210 


7. Full moon of great loving kindness, the light of your 
wisdom brings peace to living beings, illuminating all 
without exception. Moon-like king, shed your brilliant 
radiance on me. 


8. King of the realm of the Dharma, with the pure 
Dharma as your army, you turn the Wheel of the True 
Dharma. May | be transformed by the excellent 
Dharma. 


9. | have vowed to attain perfect awakening. | am 
334 





LÝ DO CHỌN THUC HÀNH ĐẠO PHẬT 


M.17 Đức Phật như là người hướng dẫn xử lý các 
thiêu sót của con người 


Đoạn kinh này phác họa tình huống của những 
chúng sanh chưa giác ngộ và khân câu đức Phật giúp 
đỡ xử lý các vân dé mà nó mô tả. 


2. Bị bao quanh bởi con hào của khát vọng, gia cố 
bởi các thành lũy của kiêu hãnh, góm tât cả trạng thái 
hiện hữu, pháo đài kiên có này chính là ba cõi.48 


3. Bị đắm chìm trong bóng tối của si mê và vô minh, 
bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa của ba độc, luôn bị 
quyên lực của ma vương sai sử. Đây là nơi mà các 
đứa trẻ ngu trú ngụ. 


4. Họ bị trói buộc bởi xiềng xích của tham ái, phá 
hoại hạnh kiểm tốt do bởi những cách lừa lọc của 
chúng. Bị mù quáng bởi nghi ngờ và tính không kiên 
định, họ lang thang trong các nẻo ác. 


5. Bị trói buộc bởi ghen tị và ích kỷ, họ bị rơi vào các 
trạng thái hiện hữu bất hạnh như là ngạ quỷ, động vật 
hay trong địa ngục. Bị đàn áp bởi sanh, bệnh, già và 
chết, chúng lang thang, đờ đẫn trong luân hồi (bánh xe 
hiện hữu), do nghiệp thúc đấy. 


6. Mặt trăng tròn sáng của lòng bi, mặt trời rực rỡ 
của trí tuệ vươn lên để phá tan biển nhiễm ô, mặt trời 


Vĩ đại ơi, xin hãy soi sáng con.90 


7. Mặt trăng tròn của lòng đại từ, ánh sáng của trí tuệ 
của Ngài mang hòa bình đến cho chúng sanh, soi sáng 
tất cả không sót ai. Đức vua như mặt trăng, xin hãy 
phóng hào quang chói sáng của Ngài đến con. 


8. Pháp vương (vua của lãnh vực giáo pháp), với 
giáo pháp thanh tịnh là đội quân của ngài, Ngài quay 
bánh xe giáo pháp chân thật. Mong sao con được 
chuyển hóa bằng giáo pháp tuyệt vời. 


9. Con đã thệ nguyện đạt đến giác ngộ hoàn toàn. 








hạnh, và làm lợi ích mọi chúng sinh. Nguyện đắng Đại 
Đạo Sư che chở cho con. 


10. (Được) trang nghiêm thân bằng áo giáp nhẫn 
nhục, năm chặt thanh kiêm trí, và nhờ thê, trong ác đạo 
Ma vương, nguyện giúp con được cứu thoát. 


Gandavyüha Sūtra, Taisho vol.9, text 278, p.688b14— 
c02, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Tranh cháp và bao dung 


M.18 Bó-tát không dự phân tranh cháp 


Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân 
tâm băng tính bao dung dù khi những tranh cháp ác liệt 
bao váy. 


Bó-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyüha) hướng 
Phật bạch rằng, 'Bạch Thế Tôn, vào thời vị lai, khi mà 
những tranh luận khởi lên, bấy giờ con người đầy bám 
chấp sẽ đấu tranh khốc liệt lẫn nhau, ba độc hưng phát 
và chánh pháp bị rối loạn. 

Lúc bấy gió, chư Bồ-tát, dốc hết dai bi, hiện thân 
nhẫn nại ở giữa những thảm cảnh này, để lưu bố pháp 
này mà không tranh luận. Vì không tham gia tranh luận, 
nên họ nhiếp thụ đại từ đại bi và tích tập tất cả sức 
mạnh của thiện căn." 


Ananta-mukha-pari$odhana-nirde$a, section 2 of the 
Mahà- ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 310, 
p.21a11—15, dich Anh T.T.S. & D.S. 


M.19 Chân như vô tránh 


Đoạn này xem “sự vật nó như là nó' — bản tính như 
thực của thực tại, thường được dich là như hay chân 
nhu- vì vượt trên ngón từ và tranh luận, cho nên 
những ai tùy thuận chân như sẽ không tranh luận với 





accumulating beneficial karma and virtue, and working 
to benefit all living beings. Great Teacher, I ask for your 
protection. 


10. Clad in the armour of patient acceptance, 
brandishing the sword of wisdom, help me to avoid 
disaster on the evil paths of Māra. 


Gandavyüha Sūtra, Taishõ vol.9, text 278, p.688b14— 
c02, trans. T.T.S. and D.S. 


Disputes and tolerance 


M.18 Bodhisattvas do not get involved in disputes 


This passage sees bodhisattvas as inspiring people 
with their patience when disputes rage around them. 


The bodhisattva Anantavyüha addressed the 
Buddha, 'Blessed One, in the future when disputes 
arise, people filled with attachment will act violently 
towards each other, the three poisons will flourish, and 
the true Dharma will be disrupted. 

At that time, bodhisattvas, out of great compassion, 
will show patient acceptance in the midst of these 
events, so as to spread the Dharma without getting 
involved in any disputes. Because they will not get 
involved in disputes, they will be able to embrace great 
loving kindness and great compassion, and accumulate 
wholesome roots.' 


Ananta-mukha-pariSodhana-nirde$a, section 2 of the 
Mahà-ratnaküta Sūtra,  Taisho  vol.11, text 310, 
p.21a11—15, trans. T.T.S. and D.S. 


M.19 Ultimate reality is not to be disputed 


This passage sees 'the way things are' — the true 
nature of reality, also translated as 'suchness' — as 
beyond words and disputes, hence one attuned 1o it 
avoids disputing with people (cf. *Th. 17). 


335 





Con dang tích lũy nghiệp thiện và đức hạnh và làm việc 
dé lợi lạc tát cả chúng sanh. Bậc Tháy vĩ đại, xin hãy 
bảo vệ con. 


10. Mang áo giáp kiên trì, vung gươm trí, xin hãy giúp 
con tránh thảm họa trên những con đường ác của ma 
vuong.?1 


(Kinh Hoa Nghiém, Dai Chánh quyén 9, kinh só 278, 
tr. 688b14-c02, do T.T.S. và D.S. dich tiéng Anh). 


TRANH CHÁP VÀ LÓNG KHOAN DUNG 


M.18 Những Bó-tát không liên quan đến tranh 
châp 


Đoạn kinh này coi các Bồ-tát như những con người 


tạo cảm hứng bằng sự kiên trì 52 của họ khi tranh cháp 
diễn ra một cách bạo lực quanh họ. 


Bó-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Ananfavyiha) thưa 
hỏi đức Phật, “Kính thưa đức Thế Tôn, trong tương lai 
khi tranh chấp phát sinh, con người ngập tràn tham 
chấp sẽ hành động một cách bạo lực với nhau, ba độc 
sẽ hưng thịnh và giáo pháp chân thật sẽ bị gián đoạn. 

Vào lúc đó, các Bồ-tát vì lòng đại bi sẽ thể hiện sự 
kiên trì giữa các sự kiện này nhằm truyền bá giáo pháp 
nhưng không liên quan đến tranh chấp. Do bởi họ sẽ 
không liên quan đến tranh chấp, họ sẽ có khả năng 
bao gồm / thể hiện lòng đại từ, lòng đại bi và tích lũy 
cội rễ thiện lành.” 


(Kinh Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm phần 2 của 
Kinh Đại Bảo Tích, Đại Chánh, quyên 11, bản 310, tra. 
21a11-15, p. 21a11-15, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.19 Chân lý tối thượng không phải dé tranh luận 


Đoạn kinh này nhìn “cách mà sự vật là” - bản chát 
chân thật của chân lý, cũng được dịch là “như” - vượt 
ngoài ngón từ và tranh chấp. Do đó, người ta dung hòa 
với nó nhằm tránh tranh chấp với người. (xin so với 








chúng sinh (cf. *Th. 17). 


Này Xá-lợi-phất (Sariputra), chân như tức là thật 
tánh, là như tính, là tự tính của những gì không phải là 
không như, là tự tính của những gì không bát viễn ly 
tính, không phát động, không loạn động tính, là tự tính 
của những gì không trái nghịch, tự tính của những gì 
không tranh chấp chống trái. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, chân như là không tranh 
luận đối nghịch bát cứ sự gì. Vì không đối nghịch tranh 
luận, nên nó được gọi là chân như, nhưng chư Như Lai 
goi nó là đối nghịch tranh luận. Này Xá-lợi-phất, chân 
như được nói là tùy thuận nhiếp thụ, vậy, nhân duyên 
gì mà Như Lai nói nó như là đối nghịch tranh luận? Này 
Xá-lợi-phất, vì Như Lai đối nghịch mọi tranh luận. 

Vì nhân duyên đó, Bồ-tát thường hiện đối nghịch 
tranh luận. Lại nữa, Như Lai không bao giờ đối nghịch 
tranh luận, và cũng chưa từng phát khởi đối nghịch 
tranh luận. Tại sao vậy? Vì Như Lai không đối nghịch 
cũng không tranh luận, nhưng thường hiện các sắc 
tướng tương tợ đối nghịch tranh luận. 


Bodhisattva-pitaka, section 12 of the Mahà-ratnaküta 
Sūtra, Taisho vol.11, text 310, p.283a13-21, dich Anh 
T.T.S. and D.S. 


Pháp là phương tiện đưa tới cứu cánh 
M.20 Pháp không phải là dé bám cháp 


Đoạn này lặp lại từ đoạn "Th.23, ví dụ pháp như 
chiếc bè đưa hành giả vượt sông mê sang bờ giác 
(Niết-bàn); Pháp dụ cho phương tiện, một khi tới đích 
thì nên buông bỏ. 


Này Tu-bó-dé (Subhüti), Bồ-tát ma-ha-tát, không bám 
châp pháp, cũng không bám châp những gi là phi 





6ãriputra, the way things are is the nature of reality. It 
is the nature of things which are as they are, and which 
are not as they are not. It is the nature of what is 
irreducible, immovable, imperturbable. It is the nature 
of what is unopposed, what is not disputed. 


Moreover, Sàriputra, the way things are cannot be 
disputed. As it cannot be disputed, it is said to be the 
way things are. The Tathägatas, though, calls it the 
disputed. Sàriputra, things should be willingly accepted 
the way they are. Why then does the Tathägata 
describe it as disputed? Sariputra, this is because the 
Tathagata is opposed to all dispute. 

For this reason, a bodhisattva often avoids all 
disputes. Moreover, the Tathagata never engages in 
disputes, and he has never been the cause of a single 
dispute. Why is this? It is because the Tathagata does 
not oppose anyone, and does not dispute with anyone. 
Others, though, often oppose him and dispute with him. 


Bodhisattva-pitaka, section 12 of the Maha-ratnaküta 
Sütra, Taisho vol.11, text 310, p.283a13-21, trans. 
T.T.S. and D.S. 


The teachings as means to an end 


M.20 The teachings should not be objects of 
clinging 


This passage echoes that of *Th.23, which compares 
the Dharma to a raft that helps one cross a river from 
an unsafe side to a safe, peaceful side (nirvana); it is to 
be used for this, not to be clung to once it has achieved 
its aim. 


Subhüti, a bodhisattva, a great being, should not 
grasp at the Dharma, nor at what is not the Dharma. 


336 





phán Th.17). 


Này Xá-lợi-phất (Sariputra), cách mà sự vật là chính 
là bản chất của chân lý. Đó là bản chất của sự vật như 
chúng là và như chúng không phải là như chúng không 
phải là. Đó là bản chất của điều mà không thể thu nhỏ 
hơn nữa, bắt động và không dao động. Đó là bản chất 
của điều không chống đối, điều không tranh chấp. 


Hơn nữa, này Xá-lợi-phất, người ta không thể tranh 
chấp cách mà sự vật là. Vì nó không thể bị tranh chấp, 
người ta nói đó là cách mà sự vật là. Mặc dù vậy, các 
Như Lai, goi nó là bị tranh chấp. Này Xá-lợi-phát, 
người ta nên sẵn lòng cháp nhận sự vật theo cách như 
chúng là. Vậy vì sao Như Lai mô tả nó là bị tranh 
chấp? Này Xá-lợi-phát, đó là bởi Nhu Lai phản đối tát 
cả tranh chấp. 

Vì lẽ này, Bồ-tát thường tránh tất cả tranh chấp. 
Ngoài ra, Như Lai không bao giờ tham gia vào các 
tranh chấp, nên Ngài chưa bao giờ là nguyên nhân của 
một cuộc tranh chấp nào?3. Vì sao như thế? Đó là vi 
Như Lai không chống đối ai, nên không tranh chấp với 
bất kỳ ai. Mặc dù vậy, người khác thường chống đối 
Ngài và tranh chấp với Ngài.54 


(Pháp hội Bồ-tát tạng trong Kinh Đại Bảo Tích, Đại 
Chánh quyên 11, bản 310, tr. 283a13-21 do T.T.S. và 
D.S. dịch tiêng Anh). 


NHỮNG LỜI DẠY LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐẠT ĐÉN 
CỨU CÁNH 


M.20 Những lời dạy không nén là đối tượng của 
bám châp 


Đoạn kinh này lặp lại đoạn Th.23, trong đó so sánh 
giáo pháp với một chiếc bè mà giúp người vượt qua 
một con sông từ một bên không an toàn sang bên an 
toàn, an tịnh (niết-bàn); người ta sử dụng giáo pháp vì 
điều này, không phải là dé bám cháp vào nó một khi đã 
đạt được mục tiêu. 


Này Tu-bồ-đề (Subhüti), Bó-tát, một chúng sanh vĩ 
đại, không nên thủ đắc / năm giữ giáo pháp, cũng 








pháp. Đây là điều mà Như Lai có ý nói, 'Óng nên biết 
răng, pháp được tuyên thuyét, như chiếc bè. Chánh 
pháp còn phải buông xả, hà huóng phi pháp.’ 


Vajracchedika Prajfiaparamita Sütra, section 6, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.21 Con đường dẫn đến trí tué 


Bó-tát cán phải tu tập các công đức dẫn đến giác 
ngộ, mà không xem các công này là có thực tính đề có 
thê bám năm. 


Báy giờ, trưởng lão Tu-bó-dé (Subhüti) bach Phát: 
"Thé Tón, nhu váy thi, bát-nhà ba-la-mát-da này quà 
thật tối uyên thâm. Không có người tu, không có pháp 
được tu, không có chỗ để tu xứ, và cũng không do đây 
mà được tu tập. Tại sao vậy? 

Đó là vì trong nghĩa thậm thâm của bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, chí thiểu không có phần nào pháp có thực 
để có thể gọi là người tu, pháp được tu, chỗ để tu, 
hoặc do đây mà tu. 


Bạch Thế Tôn, nếu tu hư không, đó là tu bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Tu chứng tất cả pháp là tu bát-nhá ba-la- 
mật-đa. Tu pháp không có thực là tu bát-nhã ba-la-mật- 
da. Tu cái không có gì là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu 
cái không nhiếp thọ là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu trừ 
diệt pháp là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
pp.617c03- c12, dich Anh T.T.S. and D.S. 





This was what the Tathagata meant when he said, ‘You 
should understand that a discourse on the Dharma is 
like a raft. You should leave the Dharma, and certainly 
what is not the Dharma, behind you.’ 


Vajracchedika Prajriaparamita Sūtra, section 6, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.21 The way to knowledge 


The bodhisattva should develop the many qualities of 
the path to awakening, while dispelling any thought of 
these qualities being substantial, graspable entities. 


At that time, the Venerable Subhüti said to the 
Blessed One, 'The perfection of wisdom, then, is truly 
profound. There is no-one who cultivates it, no 
phenomena which are cultivated, no place of 
cultivation, and no practice which can bring about its 
cultivation. Why is this? 

It is because it is inherent in the meaning of the 
profound perfection of wisdom that there is not even 
the least truly extant phenomenon which can be called 
someone who cultivates, a phenomenon which is 
cultivated, a place of cultivation, or a practice which can 
bring about its cultivation. 


Blessed One, to cultivate space is to cultivate the 
perfection of wisdom. To cultivate all phenomena is to 
cultivate the perfection of wisdom. To cultivate 
phenomena which are not real is to cultivate the 
perfection of wisdom. To cultivate non-existence is to 
cultivate the perfection of wisdom. To cultivate non- 
acquisition is to cultivate the perfection of wisdom. To 
cultivate the removal of phenomena is to cultivate the 
perfection of wisdom.’ 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
pp.617c03-c12, trans. T.T.S. and D.S. 


337 





khóng nắm giữ điều không phải là giáo pháp. Đây là 
điều mà Như Lai muốn nói khi Ngài thuyết răng: “Các 
con nên hiểu là một bài thuyết pháp thì giếng như một 
chiếc bè. Các con nên từ bỏ giáo pháp, nên chắc chắn 
là từ bỏ cả điều không phải là giáo pháp.” 


(Kinh Kim cương bát-nhã ba-la-mật, phần 6, do D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.21 Đường đến tri thức 


Bồ-tát nên trưởng dưỡng nhiều phẩm tính?9 của con 
đường đến giác ngộ, trong khi xua tan bắt kỳ tư tưởng 
về những phẩm tính này là các thực thê có thực tính, 
có tính năm giữ. 


Vào lúc ấy, tôn giả Tu-bồ-đề đã thưa hỏi đức Thế 
Tôn như váy: “Sự toàn thiện của trí tuệ (bát nhã) thật 
sự thâm sâu. Không có ai trưởng dưỡng (tu) nó, không 
có pháp nào được trưởng dưỡng, không có nơi trưởng 
dưỡng và không có thực hành nào dẫn đến sự trưởng 
dưỡng của nó. Vì sao như vậy? 

Đó là vì trí bát nhã hàm án trong ý nghĩa của sự toàn 
thiện về trí tuệ thâm sâu mà thậm chí không có ít nhất 
một pháp thật sự tồn tại mà có thể được gọi là ai đó 
trưởng dưỡng, một pháp được trưởng dưỡng, một nơi 
trưởng dưỡng, hay một sự thực hành có thể mang đến 
sự trưởng dưỡng của nó. 


Kính thưa đức Thế Tôn, trưởng dưỡng hư không là 
trưởng dưỡng sự toàn thiện của trí tuệ. Trưởng dưỡng 
tất cả pháp là trưởng dưỡng sự toàn thiện của trí tuệ. 
Trưởng dưỡng các pháp không có thật là trưởng 
dưỡng sự toàn thiện của trí tuệ. Trưởng dưỡng sự 
không hiện hữu là trưởng dưỡng sự toàn thiện của trí 
tuệ. Trưởng dưỡng sự không nắm giữ là trưởng dưỡng 
sự toàn thiện của trí tuệ. Trưởng dưỡng sự loại trừ các 


sự vật là trưởng dưỡng sự toàn thiện của trí tuệ. 


(Kinh Đại bát-nhá, Dai Chánh quyển 7, bản 220, tr. 
617c03-c12, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 








Giáo pháp phân định tùy căn cơ, thu nhiếp tất cả 


M.22 Đức Phật thuyết pháp tùy thuận căn cơ của 
thính chúng 


Đoạn này trích dịch từ Kinh Pháp Hoa, trong đó đức 
Phật chỉ rõ rằng, Ngài đã dùng phương tiện thiện xảo 
đề dẫn dắt chúng sinh, vì biết rằng có nhiều ý hướng 
khác nhau. 

Với những người hạ căn, thì Phật dạy, cứu cánh là 
Niết-bàn, hàm nghĩa giải thoát cá nhân khỏi sinh tử 
luân hồi. Giáo pháp này chỉ là một trong ba thừa (yãna: 
cỗ xe) mà thôi (xem *M.64-7). 

Thừa (cỗ xe) thứ hai là thừa dẫn dén chứng quả Độc 
Giác — tuy trí tuệ kiên có, nhưng vẫn không đủ tám bi 
đề giáo hóa thuần thục chúng sinh. 

Thứ ba là thừa (cỗ xe) dẫn đến chứng đắc Phát quả 
viên mãn, đức Phật viên mãn đại trí và dai bi. 

Thực tế, tát cả chúng sanh đều có thé dat được cứu 
cánh này, là mục đích mà Phật chỉ rõ trong Kinh Pháp 
Hoa. Hai thừa đầu tiên chỉ là hai thừa phương tiện, mà 
mục đích chưa phải là cứu cánh đích thực tối thượng. 


42. Hãy lắng nghe, này Xá-lợi-phất! Chư Phật, Đại 
Dao Sư, bằng Vô sô trăm nghìn phương tiện thiện xảo 
mà tuyên thuyêt Phật Pháp, các Vô thượng Đại trượng 
phu. 


43. Ta vốn biết những ý hướng, phẩm hạnh, những 
xu hướng sai biệt và những nghiệp thù thắng của vô 
lượng chúng sinh, cũng như các thiện nghiệp trong quá 
khứ được tạo tác thành tựu. 

44. Và Ta đã dẫn những chúng sinh này đến với 
Pháp bằng vô số sai biệt ngôn từ, diễn giải; bằng vô số 
nhân duyên, thí dụ khiến cho vô lượng chúng sinh 
hoan hy. 


45. Ta dà tuyén thuyét các khé kinh (sütra) và ké 





The teachings are pitched at different levels, to 
attract all 


M.22 The Buddha adapts his teachings to the 
capacities of his hearers 


In this passage, from the text generally known as the 
Lotus Sūtra’, the Buddha emphasizes that he uses skill 
in means to teach people, knowing that they are of 
various inclinations. 

To those of relatively low inclinations, he teaches that 
the goal is nirvana, in the sense of personal liberation 
from the round of rebirths. This way is only one of three 
spiritual' vehicles’ (yana), though (see *M.64—7.). 

The second vehicle is said to lead to becoming a 
solitary-buddha — one with strong wisdom, but not 
enough to compassionately teach others effectively. 

The third vehicle leads to becoming a perfectly 
awakened Buddha, of immense wisdom and 
compassion. 

This is in fact the goal that the Buddha, in the Lotus 
Sūtra, teaches is attainable by all beings; the first two 
vehicles are only provisional ones, and their goals are 
not the real, highest goal. 


42. Listen. Śāriputra. The Buddhas, the Guides, 
teach the Dharma of the Buddha, the best of men, by 
applying skill in means in hundreds of different ways. 


43. | have seen the intentions, the conduct, the 
various different inclinations, and the excellent deeds of 
countless living beings, as well as the wholesome 
actions they have performed in the past, 


44. and | bring these living beings to the Dharma by 
giving various different kinds of interpretations and 
causal explanations. By giving reasons, and hundreds 
of analogies, | bring joy to living beings. 


45. | speak sütras, recite verses, tell stories, jataka 


338 





NHÜNG LỜI DAY ĐƯỢC BIÉU CHÍNH THEO 
NHIÉU MÜC BO KHÁC NHAU NHÀM THU HÜT TÁT 
CÁ 


M.22 Đức Phật điều chỉnh những lời day của Ngài 
theo khả năng của những người nghe thuyêt pháp 


Trong đoạn kinh này từ bộ kinh thường được biết đến 
như là “Kinh Pháp Hoa" (Lotus Sūtra), đức Phật nhắn 
mạnh là Ngài sử dụng phương tiện khéo léo để dạy 
người, biết rằng họ thuộc nhiều xu hướng khác nhau. 

Đối với những ai có xu hướng tháp kém, Ngài dạy 
mục tiêu là niét-bàn theo nghĩa sự giải thoát cá nhân 
khỏi sinh tử luân hồi. Mặc dù váy, cách này chỉ là một 
trong ba “cỗ xe tinh thám (S. yana), (xem M.64-7). 

Cỗ xe thứ hai được cho là dán đến mục tiêu trở thành 
đức Độc giác Phật - người có trí tuệ sắc bén, nhưng 
không đủ lòng bi dé giảng day người khác có hiệu quả. 

Cỗ xe thứ ba dẫn đến mục tiêu trở thành đức Phật 
toàn giác (giác ngộ hoàn toàn), có trí tué và lòng bi vô 
lượng.” 

Thật ra, đây là mục tiêu mà đức Phật trong Kinh 
Pháp Hoa dạy rằng tất cả chúng sanh đều có thê đạt 
được; hai cỗ xe đầu tiên chỉ là những cỗ xe tạm thời và 
những mục tiêu của chúng không phải là mục tiêu có 
thật, cao nhát. 


42. Này Xá-lợi-phát, hãy lắng nghe. Các đức Phật, 
bậc đạo sư giảng dạy giáo pháp của đức Phật - là 
người giỏi nhất trong loài người, bằng cách áp dụng 
các phương tiện khéo theo trăm ngàn cách khác 


nhau.97 


43. Ta đã hiểu nhüng y dinh, hanh kiểm, những xu 
hướng khác nhau và những hành động tuyệt vời của 
vô sô chúng sanh, cũng như những hành động tốt họ 
đã thực hiện trong quá khứ. 


44. Ta đã khiến các chúng sanh này đến với giáo 
pháp bằng cách cho nhiều kiểu diễn giải và giải thích 
theo nhân quả khác nhau. Bằng các lý lẽ và hàng trăm 
ví dụ so sánh, Ta mang niềm vui đến cho chúng sanh. 


45. Ta thuyết giảng kinh, đọc tụng các vần kệ, kể 








tụng (gãthä), bản sanh (jataka)?13, bản sự (itivrttaka), 
vị tằng hữu (adbhuia), nhân duyên (nidãna), và trăm 
nghìn thí dụ (aupamya). Ta đã thuyết bằng vi diệu ứng 
tụng (geya), và luận nghị (upadesa). 


46. Có những hạng xu hướng thấp kém, thiếu trí tuệ, 
những hạng không tu tập theo vô lượng chư Phật, 
những hạng bị chìm ngập trong sanh tử và những hạng 
thọ lãnh kỳ cùng khổ. Ta khai thị Niết-bàn cho những 
hạng ấy. 


47. Đắng Tự Hữu (svayambhü) bằng vô số phương 
tiện thiện xảo thức tỉnh chúng thấu hiểu Phật trí, thế 
nhưng (Ta) chưa bao giờ tuyên bố, Ngươi sẽ thành 
Phật trong thế giới này."... 


62. Này Xá-lợi-phất, nếu như Ta nói với những 
chúng sinh là hãy phát tâm cầu giác ngộ?14, thì những 
chúng sinh vô tri này sẽ mê hoặc lạc lôi và không bao 
giờ hiệu được ý nghĩa những lời vi diệu Ta đã nói. 


63. Ta vốn biết chúng sở thích những gì, những 
chúng sinh ấy chưa từng tu tập lâu dài trong những đời 
quá khứ. Chúng bị dính mắc trong các dục lạc bởi khát 
ái, tâm bi co rút bởi si mé. 


64. Do tham ái các dục, chúng đọa trong các ác đạo, 
tâm bị quẫn bức trong sáu nẻo. Những bãi tha ma chôn 
thây càng lúc càng rộng lớn. Chúng bị bức khổ và quá 
Ít phước. 


65. Chúng bị vây. khốn trong rừng tà kiến, tư duy, nó 
tồn tại, nó không tồn tại; nó tồn tại như vậy, nó không 
tồn tại như vậy, như thế y chỉ sáu mươi hai kiến 


cháp^†5, rồi cháp chặt pháp hư vọng, chúng kiên trì 
trong đó. 


66. Chúng rất khó tịnh trị, kiêu mạn, lừa dối, gian trá, 
không trung thực, ngu si, kém học hỏi. Thậm chí, qua 
vô lượng kiếp đời, chúng chưa bao giờ nghe được âm 
thanh vi diệu của Phật. 





tales, 211 tales of miracles, give summaries, and make 
hundreds of comparisons. | also communicate in 
beautiful prose mixed with verse, and by giving 
instructions. 


46. There are those who are inclined towards what is 
inferior, who lack knowledge, who have not practised 
with countless Buddhas, who cling to samsara, and 
who are in great pain. To them | reveal nirvana. 


47. The self-arisen one employs skill in means in 
order to awaken them to the understanding of a 
Buddha, but would never declare, “You will become 
Buddhas in this world’. ... 


62. Sàriputra, if | told living beings to cultivate the 


desire for awakening,^!2 those ignorant beings would 
all go astray, and never grasp the meaning of my well- 
spoken words. 


63. | understand what they are like, those living 
beings who have not spent a long time practising in 
previous lives. They are fixated on sensual pleasures, 
intent on craving, stupefied by minds filled with 
delusion. 


64. They fall into lower states of existence because of 
their sensual desire, their minds tormented in the six 
realms of existence. They fill the cemeteries again and 
again. With only a little beneficial karma, they are 
oppressed by suffering. 


65. They are permanently entangled in the thicket of 
wrong views, thinking, ‘There is. There is not. It is like 


this. It is not like this.' They rely on sixty-two^ 13 kinds 
of wrong views and remain stuck in the unreal. 


66. They are difficult to purify, arrogant, deceitful, 
crooked, dishonest, unlearned, and immature. Even in 
the course of countless thousands of lives, they never 
hear the wondrous voice of a Buddha. 


339 





những câu chuyện, những tích chuyện tiền thàn,98 tích 
chuyén thàn thóng, tóm tát và néu hàng trám so sánh. 
Ta cũng diễn đạt bằng thé văn xuôi lẫn kệ tho hay dep 
và bằng cách cho những chỉ dẫn. 


46. Có những người thiên về điều thấp kém, thiếu 
kiến thức, đã không thực hành với vô số các đức Phật, 
bám cháp vào luân hồi và chịu khó đau lớn. Ta cho ho 
biết là có niết-bàn. 


47. Bậc Tự Sinh (đức Phật) sử dụng phương tiện 
khéo nhằm giác tỉnh ho đạt đến sự hiểu biết như đức 
Phật, nhưng không bao giờ tuyên bố là, “Các người sẽ 
trở thành các đức Phật trong thế giới này.” 


62. Này Xá-lợi-phất, nếu Ta đã bảo các chúng sanh 
trưởng dưỡng ước muốn giác ngó,99 nhüng chüng 
sanh vô minh đó tât cả sé di lạc hướng và không bao 
giờ năm bắt được ý nghĩa của những lời khéo thuyét 
của Ta. 


63. Ta hiểu họ như thế nào, những chúng sanh đó 
chưa trải qua thời gian lâu cho việc thực hành trong 
những kiếp sống trước của họ. Họ bị ám ảnh bởi các 
khoái lạc giác quan, tham ái, bi chao đảo bởi tâm dày si 
mê. 


64. Họ rơi vào những cảnh giới hiện hữu thấp hơn do 
khát khao dục lạc, tâm họ bị hành hạ trong sáu cõi hiện 
hữu. Hết lần này đến lần khác, họ láp dày các nghĩa 
địa. Chỉ có chút ít nghiệp thiện, họ bị khổ đau lắn áp. 


65. Họ mãi bị mắc vào rất nhiều quan điểm sai lầm, 
nghĩ răng “Có. Tung có. Nó là như vậy. Nó không 
phải là như vậy.” Họ dựa vào sáu mươi haiÊÔ loại tà 
kiến và mắc kẹt trong điều không thật / sự giả dối. 


66. Họ khó thanh tịnh mình, kiêu hãnh, lừa lọc, 
quanh co, dối trá, không hiểu biết và không chín chắn. 
Ngay cả trong vô số kiếp sống, họ chưa bao giờ nghe 
được giọng nói kỳ diệu của đức Phậi. 








67. Này Xá-lợi-phất, Ta dùng phương tiện thiện xảo 
chỉ dạy chúng, ‘Hãy diệt tận khô.’ Ta thây chúng sinh bị 
khô bức bách, do vậy, Ta khai thị Niễt-bàn. 


68. Ta nói như vầy, rằng, các pháp từ khởi thủy vốn 
tịch tĩnh, thường trụ tịch diệt, Phật tử hành đạo đã tròn 
đây, đời sau sẽ thành Phật. 


69. Bằng phương tiện thiện xảo, Ta khai thị ba thừa, 
nhưng duy nhất chỉ một thừa. Chư vị Đại Đạo Sư duy 
nhát chỉ một thuyết. 


Saddharma-pundarika Sūtra, ch.2 vv.42—47, vv.62— 
69, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THU'A 
Phám tính cüa Pháp 
V.7 Thử nghiệm pháp 


Đoạn này cho rằng Phát Pháp nén được tiếp nhận 
một cách có phê phán, hơn là chỉ tin tưởng mù quáng; 
được trích dịch từ tác phẩm của một luận sư Trung 
luận (Mãdhyamika) Án-độ là Tịch Hộ (Sàntaraksita) 
(khoảng 680—740), người đầu tiên hỗ trợ thiết lập Phát 
giáo tại Tây Tạng. 


Này các tỳ-kheo, những ai đa văn chỉ nên tiếp nhận 
những gi Ta nói sau khi đã thám sát, chứ không phải 
chỉ vì tôn kính — cũng như người thử vàng, bằng cách 
nung, cắt, và mài giũa. 


Tattvasangraha v. 3588, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


V.8 Chân hạnh phúc chi có thé đạt được bằng 
thực chứng Pháp 


Milarepa (Mi la ras pa, c. 1052—c.1135) là một trong 





67. | use skill in means, Sàriputra, to tell them, ‘Put 
an end to suffering. | see that living beings are 
oppressed by suffering, and so | reveal nirvana to 
them. 


68. | tell them that all phenomena are permanently 
blissful and completely tranquil from the very start, and 
that an heir of the Buddha who completes their practice 
will, in the future, become a Victorious One. 


69. I reveal the three yànas as an application of skill 
in means, but there is only one yàna and one doctrine. 
The Guides have only one teaching. 


Saddharma-pundarika Sūtra, ch.2 vv.42-47, vv.62— 
69, trans. from Sanskrit by D.S. 


VAJRAYANA 

Qualities of the Dharma 

V.7 Testing the teachings 

This passage holds that the Buddha's teaching 
should be critically assessed, rather than just blindly 
believed. It is from a work of the Indian Màdhyamika 


scholar-monk Santaraksita (c.680—740), who helped 
first establish Buddhism in Tibet. 


Monks, those who are learned should adopt what I 
say after having examined it, and not simply out of 
reverence — just as one would test gold by heating it, 
cutting it, and rubbing it. 


Tattvasangraha v. 3588, trans. from Sanskrit by D.S. 

V.8 True happiness can only be attained through 
direct realization of the Dharma 

Milarepa (Mi la ras pa, c. 1052-c.1135) is one of 


340 





67. Này Xá-lợi- -phát, Ta sử dung phuong tién khéo 
dé bảo họ “Hãy chám dứt khó dau." Ta thấy rằng các 
chúng sanh bị khổ đau đè nén, thế nên Ta cho họ biết 
có niết-bàn. 


68. Ta bảo họ rằng tất cả pháp ngay từ ban đầu 
thường hằng phúc lac và hoàn toàn an tinh và là người 
kế thừa của một đức Phật nếu hoàn thành sự thực 
hành của họ, trong tương lai, sẽ trở thành một Đắng 
Chiến Thắng. 


69. Ta cho họ biết có ba thừa là ứng dụng của 
phương tiện khéo léo, nhưng chỉ có duy nhật một thừa 
và một giáo lý. Bậc dao sư chỉ có một lời day duy nhát. 


(Kinh Diệu pháp liên hoa, chương 2, kệ 42-47, kệ 62- 
69, do D.S. dịch tiêng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA GIÁO PHÁP 
V.7 Kiểm chứng những lời dạy 


Đoạn kinh này cho rằng lời dạy của đức Phật nên 
được đánh giá khách quan6Ì, hơn là chỉ tin tưởng một 
cách mù quáng. Đó là từ tác phẩm của vị tăng-học giả 
Tông Trung Quán của Án Độ là Ngài Tịch Hộ 
(Śāntarakşita (năm 680-740), người đã giúp thành lập 
đạo Phật tại Tây Tạng. 


Này các thầy, những ai thông thái nên áp dụng điều 
Ta thuyết sau khi đã xem xét nó, không phải chỉ vì sự 
tôn kính - cũng như người thử vàng bằng cách bỏ nó 
vào lửa, cắt nó ra và chà xát nó. 


(Tuyên tập về hiện thực kệ 3588, do D.S. dịch tiếng 
Anh). 


V.8 Hạnh phúc chân thật chỉ có thé dat được qua 
sự giác ngộ trực tiép vé giáo Pháp 


Milarepa (Mi la ras pa, sinh năm 1052, mắt năm 








những du-già sư và thi nhân nỗi tiếng nhất của Tây 
Tạng. 

Ngài là đệ tử của dai dịch sử Marpa (1012-1097), và 
một nhân vật chính trong lịch sử phái Kagyupa của 
Phật giáo Tây Tạng. 

Ngài được mọi người biết đến nhiều nhát qua các bài 
thơ tự sáng tác của mình, được sưu tập vài thế kỷ sau 
khi Ngài qua đời ở Mila Gurbum, gọi là “Một trăm ngàn 
bài ca của Milarepa".216 

Đoạn dưới đây, so sánh an lạc của hành giả du-già 
mát tục chân chánh với sự không an lac của ‘nhng kẻ 
hành Pháp' giả dói và tự phụ, là một trong những bài ca 
nỗi tiếng nhất của Ngài. 

Chủ điểm của bài ca là an lạc chân thật chỉ có thé dat 
được do thực chứng Pháp. 


Thấy rõ tự tánh của chính mình, thấu rõ các pháp 
bản lai như thật, như vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. 
Tâm đuổi theo vọng tưởng, tự khốn tự bức khổ, nhu 
vậy người học pháp, mọi thời đều khổ não. 


Trụ tự tâm an nhiên, bản tánh tịnh bát dóng,217 nhu 
vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Tâm đuổi theo vong 
cảnh, chế ngự bởi tham sân, như vậy người học pháp, 
moi thời hằng ưu khó. 


Tỏ ngộ tát cả pháp, thảy đều là Pháp thân?18 không 
sợ, mong, nghi hoặc, như vậy du-già sĩ, mọi thời đêu 
an lạc. Ba hoa nói vô nghĩa, bị tám gió 19 xoay vần, 
như vậy người hoc pháp, moi thời déu khó não. 


Hiểu nhất thiết duy tâm, gặp ai cũng là bạn, như vậy 
du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Sống sa đà uóng phí, ôm 
hối hận xuống mồ, như vậy người học pháp, mọi thời 
đều ưu khó. 


Thực chứng ngộ nội tâm, trụ bản địa như nhiên,220 





Tibet's most famous yogis and poets. 

He was a student of the great translator Marpa 
(1012-1097), and a major figure in the history of the 
Kagyupa order of Tibetan Buddhism. 

He is most well-known by his spontaneously 
composed poems, collected several centuries after his 
death in the Mila Gurbum, the 'One Hundred Thousand 


Songs of Milarepa.2 14 

The passage below, juxtaposing the happiness of the 
true tantric yogin with the unhappiness of the fake and 
pretentious ‘Dharma-practitioner is one of his most 
famous songs. 

The main thrust of the song is that true happiness 
can only be attained through direct realization of the 
Dharma. 


Knowing his own nature and understanding things as 
they are, the yogin is always happy. Chasing after 
illusions and tormenting himself with pain, the ‘Dharma- 
practitioner’ is always unhappy. 


Resting in an uncontrived state of mind, immaculate 
on his changeless natural seat,219 the yogi is always 
happy. Following after his sensations, falling victim to 
attachments and aversions, the 'Dharma-practitioner' is 
always unhappy. 


Having realized all experience as the Dharma- 


body,216 having severed all fears, hopes and doubts, 
the yogi is always happy. Blathering nonsense, not 


having subdued the eight worldly concems,?1 7 the 


'Dharma-practitioner' is always unhappy. 


Having understood everything as mind, taking all his 
experience as a friendly helper, the yogi is always 
happy. Wasting his human life on distractions only to 
regret it at the time of his death, the 'Dharma- 
practitioner is always unhappy. 


With full realization internalized, having taken the 
341 





1135) là mót trong các hành giá du-già và nhà tho nói 
tiéng nhát cüa Táy Tang. 

Ngài đã là hoc trò của dich giả vi dai Marpa (sinh 
nám 1012, mát nám 1097) và là mót nhán vát chính 
trong lich sử của dòng Kagyupa của Phật giáo Tây 
Tạng. 

Ngài nói tiếng nhát bởi những bài thơ được sáng tác 
ngẫu hứng của mình, những bài này được sưu tầm 
nhiều thế kỷ sau khi Ngài mắt, trong “Trăm ngàn bài ca 
của Milarepa (Mila Gurbum). "62 

Đoạn dưới đây so sánh niềm hạnh phúc của hành giả 
mật tông chân thật với sự bát hạnh của “những người 
thực hành giáo pháp giả mạo và hay khoe khoang” là 
một trong những bài ca nỗi tiếng nhát của Ngài. 

Diém chính của bài ca này là niềm hạnh phúc chán 
thật chỉ có thé được đạt đến qua sự giác ngộ trực tiếp 
về giáo pháp. 


Biết được bản chất của chính mình và hiểu sự vật 
như chúng là, hành giả du-già (yogi) luôn hạnh phúc. 
Theo đuổi những ảo ảnh và hành hạ chính mình với 
khó đau, “người thực hành Pháp” luôn bát hanh. 


An nghĩ trong trạng thái tâm không nỗ lực, hoàn hảo 
về “chỗ ngồi tự nhiên không thay dói'63 của mình, 
hành giả du-già luôn hạnh phúc. Chạy theo những cảm 
giác của mình, làm mỗi cho những tham ái và thù ghét, 
“người thực hành Pháp” luôn bât hạnh. 


Sau khi giác ngộ tất cả kinh nghiệm về Pháp thân,64 
sau khi châm dứt mọi sợ hãi, hy vọng và nghi ngờ, 
hành giả du-già luôn hạnh phúc. Nói ba hoa, vô nghĩa, 
không chế ngự tám mối bận tâm thế gian,99 nên 
“người thực hành Pháp” luôn bât hạnh. 


Sau khi đã hiểu mọi thứ đều từ tâm, xem các kinh 
nghiệm của mình như người giúp đỡ thân thiện, hành 
giả du-già luôn hạnh phúc.68 Lãng phí cuộc sống con 
người cho những thứ tản mạn chỉ dân đến việc hôi tiệc 
nó vào lúc chét, nên “người thực hành Pháp” luôn bát 
hạnh. 


Bản thân đã có sự giác ngộ đầy đủ, đã chấp nhận 








như vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Bị tham dục chế 
ngự, khát khao và ham muôn, như vậy người học 
pháp, mọi thời déu ưu khó. 


Tự giải thoát các tướng, luôn rõ cảm thọ khởi, như 
vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Chấp chặt theo văn 
tự, không tỏ tự tánh tâm, như vậy người học pháp, mọi 
thời luôn sầu khổ. 


Xả bỏ pháp thế gian, thong dong không quái ngại, 
như vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Cân đong tích tụ 
của, yêu thân thuộc, vợ con, như vậy người học pháp, 
mọi thời đều khổ não. 


Cắt đứt mọi hệ lụy, thấy tất cả như huyễn, như vậy 
du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Tâm loạn theo buông 
lung, thân tâm nô lệ dục, nhu vậy người hoc pháp, mọi 
thời luôn sầu khổ. 


Cầm cương ngựa tinh tán, du hành Bồ-tát dia, như 
vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Gông cùm bởi lười 
biếng, neo chìm biển sanh tử, như vậy người học 
pháp, mọi thời luôn sầu khổ. 


Dứt phân biệt nghe, nghĩ, vui quán chiếu tự tàm,221 
nhu váy du-già si, moi thói déu an lac. Miéng nói tu 
chánh pháp, thân làm các ác hành, nhu vậy người hoc 
pháp, moi thời luôn sầu khó. 


Dứt mong, sợ, nghi hoặc, hằng an trụ bản giác, như 
vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Bị xỏ mũi lôi đi, 
ngoan ngoãn theo thói đời, như vậy người học pháp, 
mọi thời luôn sầu khổ. 


Bỏ lại sau “này, nọ”, thường hành trì tịnh pháp, như 
vậy du-già sĩ, mọi thời đêu an lạc. 





natural seat of things as they are, 218 the yogi is always 
happy. His head full of desires, hankering and yearning 
after things, the 'Dharma- practitioner is always 


unhappy. 


Having a constant experience of realization through 
releasing concepts as they arise, the yogi is always 
happy. Believing in conventional expressions, not 
having understood the nature of the mind, the 'Dharma- 
practitioner is always unhappy. 


Having renounced all worldly affairs, being without 
any goal-oriented fixation, the yogi is always happy. 
Protecting his wife and relatives through taking upon 
himself loads of misery, the 'Dharma-practitioner' is 
always unhappy. 


Having turned away from clinging, having realized 
everything as of an illusory nature, the yogin is always 
happy. Having entered the path of distraction, binding 
his body and mind into servitude, the 'Dharma- 
practitioner is always unhappy. 


Having traversed the paths and (bodhisattva) stages 
by riding the horse of vigour, the yogi is always happy. 
Fettered by laziness, anchored in the ocean of 
samsara, the 'Dharma-practitioner' is always unhappy. 


Having cleared away  misconceptions through 
learning and pondering, watching the spectacle in his 


mind, 29 the yogi is always happy. Paying lip-service 
to the Dharma while acting in unwholesome ways, the 
'Dharma-practitioner' is always unhappy. 


Having severed all fears, hopes and doubts, living 
without interruption in the innate state (of the mind), the 
yogi is always happy. Being led by the nose, saving 
face and living in conformity (with others), the 'Dharma- 
practitioner is always unhappy. 


Having turned his back on all things in the world, 
always practising the divine Dharma, the yogi is always 


342 





bản chát của sự vật nhu chúng là67, hành giá du-già 
luôn hanh phúc. Tâm chứa đây ước muôn, khát khao 
và mong mỏi vật chát, “người thực hành Pháp” luôn bát 
hạnh. 


Đã có trải nghiệm liên tục về giác ngộ qua buông xả 
các khái niệm khi chúng sinh ra, hành giả luôn hạnh 
phúc. Tin tưởng vào ngôn từ thế gian, không hiểu bản 
chất của tâm, “người thực hành Pháp” luôn bắt hạnh. 


Đã từ bỏ tất cả việc thế gian, không chấp chặt theo 
bất kỳ mục tiêu nào, hành giả du-già luôn hạnh phúc. 
Bảo vé vợ con và quyên thuộc băng cách chính mình 
chịu thay vô số khốn khô, “người thực hành Pháp” 
luôn khô sở. 


Đã từ bỏ bám chấp, đã giác ngộ mọi thứ đều huyễn 
ảo, hành giả du-già luôn hạnh phúc. Đã đi con đường 
tản mạn, buộc thân và tâm thành nô lệ (của tản 
man),89 “người thực hành Pháp” luôn bát hanh. 


Đã di trên đường dao và các giai đoạn / địa (Bồ-tát) 
bằng cưỡi ngựa tinh tấn, hành giả du-già luôn hạnh 
phúc. Bị xiềng xích bởi lười biếng, bị neo đậu trong 
biển luân hồi, nên “người thực hành Pháp” luôn bất 
hạnh. 


Đã xóa tan các khái niệm sai lầm qua học hỏi và 
quán chiếu, xem cảnh tượng trong tàm,/0 hành giả du- 
già luôn vui vẻ. Ngoài miệng thì nói thực hành Pháp, 
trong khi lại hành động bát thiện, nên “người thực hành 
Pháp” luôn bát hanh. 


Đã chám dứt mọi sợ hãi, hy vọng và nghi ngờ, sống 
không gián đoạn trong trạng thái bâm sinh (của tâm), 
hành giả du-già luôn hạnh phúc. Bị xỏ mũi dân đi, sợ 
mát thể diện và sống theo ý (người khác),/! nên 
“người thực hành Pháp” luôn bât hạnh. 


Sau khi đã từ bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới, luôn 
thực hành giáo pháp thiêng liêng, hành giả du-già luôn 








‘One Hundred Thousand Songs of Milarepa’, pp.224— 
25, dich Anh T.A. 


V.9 Nghịch cảnh án tàng phước duyên hướng 
Chánh Pháp 


Đoạn này là một thi kệ nỗi tiếng, trích từ 'Dai viên 
mãn tiền hành dẫn đạo ván' (The Words of My Perfect 
Teacher) của Longchenpa (1308-1364), vi dao sư và 
tác gia lỗi lạc nhát của phái Nyingmapa, 

Áp bức bởi thù địch, ta qui hướng chánh pháp, tìm 
thấy lối giải thoát; xin tri ân kẻ hại. 


Khổ bức bởi khốn cùng, ta qui hướng chánh pháp, 
tìm thây lạc thường hãng; xin tri ân khô đau. 


Tác hại bởi phi nhân, ta qui hướng chánh pháp, tìm 
thây vô sở úy; xin tri ân quỷ thân. 
Sân hận bởi tha nhân, ta qui hướng chánh pháp, tìm 


thấy chân khoái lạc; xin tri ân kẻ thù. 


Buồn khổ bởi ác duyên, ta qui hướng chánh pháp, 
tìm thây lôi bât biên; xin tri ân tai họa. 


Khiêu khích bởi tha nhân, ta qui hướng chánh pháp, 
tìm thây nghĩa tinh hoa; tri ân kẻ khiêu khích. 


Dé đền đáp thiện ân, xin hồi hướng tất cả. 
The Words of My Perfect Teacher, pp.289-90, dịch 


Anh T.A. 


Lược giải về Pháp 





happy. 


“One Hundred Thousand Songs of Milarepa’, pp.224— 
25, trans. T.A. 


V.9 Adversities as blessings in disguise that turn 
one to the Dharma 


This passage is a famous verse, quoted in 'The 
Words of My Perfect Teacher, by Longchenpa (1308— 
1364), a most prominent master and author of the 
Nyingmapa order, 

Pressed by hostility, we turn to the Dharma and find 
the path of liberation; thank you, harm- doers! 


Afflicted by misery, we turn to the Dharma and find 
eternal bliss; thank you, suffering! 


Assailed by demons, we turn to the Dharma and find 
fearlessness; thank you, evil spirits! 

Hated by others, we turn to the Dharma and find true 
well-being; thank you, enemies! 


Distressed by accidents, we turn to the Dharma and 
find the changeless path; thank you, calamities! 


Provoked by others, we turn to the Dharma and find 
the core meaning; thank you, provokers! 


To repay your kindness, | dedicate my virtue to you! 
"The Words of My Perfect Teacher’, pp.289—90, trans. 


T.A. 


Concise expositions of the Dharma 


343 





hanh phüc. 


(Trăm ngàn bài ca của Milarepa, trang 224-225 do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.9 Những khó khăn chính là những phúc lạc 
ngụy trang khién người ta dên với Pháp 


Đoạn này là một kệ nỗi tiếng, được trích trong 
“Những lời của bậc Thầy hoàn hảo của tô? của 
Longchenpa (1308-1364), một bậc tháy nói bát và là 
tác giả của Tăng đoàn Nyingmapa. 


Bị đè nén bởi sự thù hận, chúng ta đến với giáo pháp 
và tìm con đường giải thoát; xin cảm ơn các bạn, 
những người làm hại! 


Bị ảnh hưởng bởi đau khổ, chúng ta đến với giáo 
pháp và tìm thấy phúc lac vinh cữu; xin cám ơn ban, 
sự đau khôi 


Bị quỷ đánh, chúng ta đến với giáo pháp và tìm thấy 
sự không hãi sợ; xin cám ơn, những linh hôn xâu ác! 


Bị người khác ghét bỏ, chúng ta đến với giáo pháp 
và tim thây sự an lạc chân thật; xin cám on bạn, những 
kẻ thù! 


Bị tai nạn làm đau khổ, chúng ta đến với giáo pháp 
và tim thây con đường không thay đôi; xin cám ơn ban, 
những thiên tail 


Bị người khác khiêu khích, chúng ta đến với giáo 
pháp và tìm thây ý nghĩa côt lõi; xin cám ơn các ban, 
những kẻ khiêu khích! 

To repay your kindness, | dedicate my virtue to you! 

(Những lời của bác thầy hoàn hảo của tôi, trang 289- 
290, do T.A. dịch tiêng Anh). 


NHÜNG BÀI THUYÉT GIẢNG GIÁO PHÁP CÔ 
DONG 








V.10 Đèn soi Nẻo Giác 


'Bó-dé đạo đăng luán' (Skt. Bodhi-patha-pradipa) là 
một tác phẩm có tám quan trong cực kỳ trong lich sử 
Phật giáo Tây Tạng. 

Nó được viết bởi Dai dao sư Ati$a (982-1054), hay 
còn gọi là Dipamkara Šrljñãna (Nhiên Đăng Cát Tường 
Trí), vị tiền phong phục hưng Phật giáo ở Tây Tạng, 
được goi là 'hậu truyền” của Chánh Pháp. 

Vốn là một vị tôn trưởng và tu sĩ học giả được tôn 
kính ở dai học tu viện Siêu Giới (Vikramasrla), Ngài 
được thỉnh đến Tây Tạng vào những năm cuối đời. Các 
hoạt động hoằng pháp của Ngài đã dẫn đến sự hình 
thành một trật tự tôn giáo mới, của phái Kadampa. 

Tác phẩm nỗi tiếng nhất của Ngài, được dịch toàn 
bộ, là một bản tóm tắt ngắn gọn về quan niệm hậu kỳ 
Đại thừa và Kim cang thừa về đạo lộ Phật giáo khi nó 


được truyền sang Tây Tạng vào thời đó.222 


[Dẫn nhập] 
Kính lễ Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử223 
1. Kính lễ tam thế Tối Thắng Tôn, cùng với giáo pháp 


và Tăng-già. Do đệ tử Bồ-đề Quang,22 con thắp ngọn 
đèn soi nẻo giác. 


2. Do căn có ba hạng: hạ, trung và thượng sĩ. Tôi kể 
từng hạng một, và giải thích sai biệt. 


3. Hạng sĩ phu hạ căn, luôn tìm mọi phương tiện, chỉ 
lợi ích mình, chỉ theo vui sanh tử. 


4. Quay lưng lạc ba hữu, tránh xa các nghiệp ác, chỉ 
mong ta tịch tinh, đây là hạng trung sĩ. 





V.10 Lamp for the Path to Awakening 


The Tamp for the Path to Awakening' (Skt Bodhi- 
patha-pradipa) is a work of paramount importance in 
the history of Tibetan Buddhism. 

It was authored by the great teacher Ati$a (982— 
1054), otherwise known as Dipamkara Srijfiàna, who 
spearheaded the revival of Buddhism in Tibet that was 
to be called the "later dissemination’ of the Dharma. 

A respected elder and scholar-monk at the great 
monastic university of Vikramasila, he was invited to 
Tibet in his later years. His missionary activities led to 
the formation of a new religious order, that of the 
Kadampas. 

His most well-known work, translated here in its 
entirety, is a succinct summary of the late Mahàyana 
and Vajrayàna conception of the Buddhist path as it 


was transmitted at that time into Tibet. 220 


[Introduction] 


Homage to the bodhisattva, the youthful Mafijusri*^ ! 


1. | pay homage with great respect to all the 
Victorious Ones of the three times, to their teaching, 
and to the spiritual community. Urged by the good 


disciple Awakening Light, 222 


the path to awakening. 


| shall light the lamp for 


2. One should know that there are three kinds of 
persons: small, middling, and supreme. I shall describe 
each individual class and explain their distinguishing 
characteristics. 


3. The least type of person is to be known as 
someone who in every way seeks for himself nothing 
more than the pleasures of samsara. 


4. Whoever is seeking just his or her own peace, by 
turning their back on worldly pleasures and refraining 


344 





V.10 Dén soi néo giác 


Den soi néo giác (S. Bodhi-patha-pradipa) là mót tác 
phẩm có tám quan trọng tối cao trong lich sử Phát giáo 
Táy tang. 

Tác giá cüa nó là bác tháy vi dai Ati$a (982-1054), 
còn được biết như là Nhiên Đăng Cát Tường Trí 
(Dipamkara Srijiñãna), người đã dẫn dáu sự phục hồi 
đạo Phật ở Tây Tang mà được goi là “sự phó biến hậu 
ky" của giáo pháp. 

Là vị tăng trưởng lão dáng kính và là học giả tai Dai 
học - Tu viện Vikramasila vi đại, Ngài được mời đến 
Tây Tạng vào những năm cuối đời của Ngài. Những 
hoạt động hoằng pháp của Ngài dẫn đén sự hình thành 
một Tăng đoàn mới là Tăng đoàn Kadampa. 72 

Tác phám nói tiếng nhát của Ngài, đã được dich toàn 
bộ trong quyễn sách này, là một tóm tắt cô động vé 
quan niệm của con đường đạo Phật của Đại thừa hậu 
kỳ và Kim cương thừa như nó đã được truyền bá vào 
Tây Tạng thời gian đó. “3 


Phần Giới Thiệu 


Kính lễ pháp vương tử, Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi 
(Mañjusri) 74 ! 


1. Con đảnh lễ với lòng đại tôn kính đến tất cả các 
Dáng Chiến Thắng của ba đời, đến giáo pháp của các 
Ngài và đến Tăng đoàn. Được vị đệ tử giỏi là Ánh 
Sáng Giác Ngộ”5 đề nghị, con sẽ thắp sáng ngọn đèn 
cho con đường dén giác ngộ. 


2. Người ta nên biết là có ba kiểu người: Thấp kém, 
trung bình và cao thượng. Tôi sẽ mô tả từng kiêu phân 
loại và giải thích những đặc diém phân biệt vé họ. 


3. Kiểu người thấp kém nhất được xem là người làm 
mọi cách không tìm kiêm thứ gì khác ngoài những 
khoái lạc của luân hồi cho chính mình. 


4. Bất kỳ ai chỉ tìm kiếm sự an tịnh cho chính mình, 
bằng cách từ bỏ những dục lạc thê gian và không làm 








5. Chỉ muốn diệt tận khổ, cho tất cả chúng sanh, như 
chính khổ của mình, ấy là thượng sĩ phu. 


[Phát bồ-đề tâm] 


6. Xin thuyết chánh phương tiện, do các sư trưởng 
dạy, cho các thắng hữu tinh, tìm cầu đại bồ-đề.225 


T. Truóc hoa tuong cüa Phật, trước linh tháp226, 
kinh dién, cúng dường băng hương hoa, hay bất kỳ 
phâm vật. 


8. Với bảy chi cúng dường, thuyết trong 'Phổ Hiền 
Hành',227 cho đến bồ-đề tạng, tâm không hé thoái 
chuyên. 


9. Chí tín Tam bảo tôn, hai gối quỳ trên đất, cung 
kính chắp hai tay, nói quy y228 ba làn! 


10. Rồi, trước vận tâm từ, rải khắp mọi hữu tình 
trước nhât, quán chúng khô sanh tử, đọa trong ba ác 
đạo.229 


11. Rồi, muốn độ chúng sanh, thoát khổ cùng khó 
tâp, nên phát tâm bó-dé,230 thệ quyết không 
thoáichuyén. 


12. Những công đức có được, do phát tinh tâm 
nguyện, như Di-lặc giảng rõ, ở trong kinh Hoa Nghiêm. 


13. Đọc kinh, nghe thầy giảng, nghĩ vô lượng công 
đức, chánh đăng bô-đê tâm, thường xuyên phát tâm 





from evil, is a middling type of person. 


5. The person who wants nothing less than truly to 
put all the suffering of others to an end, as if it belonged 
to his own mind, is called 'supreme'. 


[Arousing the awakening-mind] 


6. | am going to explain the authentic methods taught 
by the spiritual masters to those excellent beings who 


seek supreme awakening.223 


7. Facing an image of the perfectly awakened 


Buddha, a stüpa, 224 or a sacred Dharma text, make an 
offering of flowers, incense, or whatever material things 
you may have. 


8. With the 


'Samantabhadra's Conduct225 and with the intention 
to never turn back until you reach the core of 
awakening, 


seven-part ritual taught in 


9. With strong faith in the Three Jewels, placing one 
knee on the ground, your palms pressed together, first 


take refuge?26 three times! 


10. Then, with the attitude of loving kindness to all 
sentient beings as a preliminary, look upon them 
without exception as going through the pains of birth, 


death, and so forth, in the three lower realms. 227 


11. Then, with the wish to free beings from the 
suffering of pain — from all pain and the causes of pain 


— arouse the awakening-mind,228 fully committed to 
never turning back. 


12. The good qualities of arousing such a pure mind 
of aspiration have been thoroughly explained by 
Maitreya in the 'Flower-array Sūtra’. 


13. Having read that sūtra, or having heard it from 
your master, think about the immeasurable good 
345 





điều ác, là kiểu người trung binh. 


5. Người mà không muốn thứ gì khác hơn là thật sự 
châm dứt khô đau của người khác, như thê là khô đau 
của chính mình, được gọi là “cao thượng.” 


Đánh Thức Tâm Giác Ngộ 


6. Tôi sẽ giải thích những phương pháp chân thật 
được các bậc thầy. tâm linh giảng dạy cho những 
chúng sanh xuất sắc mà tìm kiếm sự giác ngộ tối 


thượng.77 


7. Nhìn thấy hình ảnh của một đức Phật toàn giác, 
một tháp, /8 háy cüng duóng hoa, huong, hay bát ky 
vàt chát gi mà ban có. 


8. Với nghi lé bảy-phần được dạy trong "Hanh Phó 
Hiền” “9 và với ý định không bao giờ thói lui cho đến khi 
bạn đạt dén cót lõi của giác ngộ. 


9. Với niềm tin mạnh mẽ vào Ba Ngôi Báu (Phật, 
Pháp, Tăng), quỳ gối, chấp tay của các bạn với nhau, 


trước tiên hãy nương tựa80 (Phật, Pháp, Tăng) ba làn! 


10. Rồi, trước hết rải tâm từ bi với tất cả chúng sanh, 
hãy xem xét họ không sót một ai, đêu phải chịu những 
khó đau của sanh, chết và vân vân trong ba cõi tháp.81 


11. Kế đến, với mong ước giải thoát chúng sanh khỏi 
khó đau-khỏi tất cả khó đau và nguyên nhân của khó 


đau-khơi dậy tâm giác ngó,82 cam két hoàn toàn 
khóng bao gió thói lui. 


12. Những phẩm tính tốt của khơi dậy một tâm ước 
nguyện trong sáng đã được đức Di-lặc giải thích cặn 
kẽ trong "Kinh Hoa Nghiêm.” 


13. Đã đọc bản kinh đó, hay đã nghe được nó từ bậc 
thầy của bạn, hãy nghĩ về những đặc tính tốt vô lượng 








14. Phước ấy được giảng rõ, trong kinh Dũng Thí 


Vấn, tóm lược thành ba tụng, tôi sẽ dẫn ra đây: 


15. 'Bó-dé tâm phước đức, giả sử có sắc tướng, sé 
tràn đây không giới, và còn dư hơn nữa. 


16. Nếu ai đem trân bảo, chất đầy khắp cõi Phật thế 
giới, nhiêu như cát sông Hãng, cúng dường Cứu Thé 
Tôn, 


17. Thì cũng không sánh bằng, người chỉ có chắp 
tay, hướng tâm đến bồ-đề, phước ấy vô biên té. 


[Thọ Bồ-tát giới, hành bồ-đề nguyện] 


18. Đã phát tịnh tâm bồ-đề nguyện, hãy nên nỗ lực 
luôn tăng trưởng, hộ trì học xứ đã thọ, ghi nhớ điêu này 
suôt nhiêu đời. 


19. Tâm nguyện bồ-đề không luật nghi, không thé 
tăng trưởng tâm chánh nguyện. Do vậy, muôn trưởng 
bô-đê nguyện, phải quyêt nỗ lực trì luật nghi. 


20. Ai hằng giữ phần nào, bảy biệt giải luật nghi,231 
mới thọ Bô-tát giới, nêu không, không thê thọ. 





qualities of the mind of perfect awakening, and then 
arouse that mind again and again to develop it even 
further. 


14. Its karmic benefits are well-taught in the Viradatta 
Request Sütra'. As it is summarised there in merely 
three stanzas, | am going to quote it here: 


15. 'How great is the karmic benefit of the 
awakening-mind? |f it had form, it would fill up 
completely the sphere of space, and it would go even 
beyond that. 


16. If someone were to fill with jewels as many 
Buddha-fields as there are grains of sand in the river 
Ganges, and offer them to the Guardians of this World, 


17. Yet it would be surpassed by the offering of 
someone who pressed his palms together and directed 
his mind towards awakening, because that would never 
end.’ 


[Taking the bodhisattva vow 
engagement with the awakening-mind] 


to practise 


18. Having aroused the pure mind of aspiration for 
awakening, make much effort to develop it thoroughly. 
Fully observe the training as it has been taught, so that 
you keep it in mind in your future lives as well. 


19. Without the vow of engagement with the 
awakening-mind, your authentic aspiration is not going 
to increase. So, if you wish to develop your aspiration 
for complete awakening, take it on definitely through 
striving for its sake. 


20. Those who always keep any other vow from 


among the seven types (of vows)??? of individual 
liberation have the good fortune of being able to take 
the bodhisattva vows — others do not. 


346 





của tâm giác ngộ (bó- dé tâm), rồi đánh thức làn nữa 
và lần nữa để phát triển nó hơn nữa. 


14. Những phước (lợi ích theo nghiệp) đã được dạy 
kỹ trong “Kinh Bó-tát Dũng Thí thưa hỏi." Nhu được 
tóm lược trong đó chỉ gồm ba khổ thơ, Tôi sẽ trích dẫn 
ở đây, như sau: 


15. “Phước của tám bồ dé to lớn như thé nào? Nếu 
nó có hinh dạng, chắc nó sẽ láp đây hoàn toàn không 
gian và thậm chí nó sẽ vượt ra ngoài cả không gian. 


16. Nếu ai đó lắp đầy các cõi Phật nhiều như các 
sông Hãng băng châu báu và cúng dường chúng cho 
các Đâng Bảo Vệ của Thê giới này. 


17. Tuy thế nếu có ai cúng dường bằng cách chấp 
tay lại với nhau và hướng tâm vị ấy về giác ngộ thì 
phước của người này sẽ vượt trội hơn phước của 
người trước (lấp đầy và cúng dường châu báu...), bởi 
vì phước đó không bao giờ hết.” 


Thọ Lãnh Giới Bồ-Tát Nhằm Thực Hành Cam Kết 
Với Tâm Giác Ngộ 


18. Đã khơi dậy tâm ước nguyện trong sáng cho sự 
giác ngộ, hãy nỗ lực nhiều để phát triển nó hết sức. 
Quan sát đầy đủ sự rèn luyện như đã được chỉ dạy để 
bạn ghi nhớ nó vào tâm trong các kiếp sống tương lai 
nữa. 


19. Không có lời thệ cam kết với tâm giác ngộ, ước 
nguyện chân thật của bạn sẽ không tăng trưởng. Thế 
nên, nếu bạn muốn phát triển ước nguyện của bạn đạt 
giác ngộ hoàn toàn, quả quyết điều đó bằng cố gắng vì 
lợi ích của nó. 


20. Những ai luôn giữ bất kỳ lời thệ nào khác trong 
số bảy83 (lời thệ) biệt giải thoát sẽ có may mắn có khả 
năng thọ lãnh giới Bô-tát - những người khác thì không 
có. 








21. Bảy biệt giải luật nghi, Như Lai đã thi thiết, trì 
pham hạnh tôi tháng, là luật nghi bí-sô. 


22. Nghi quỹ y Du-già, Bồ-tát địa Giới phẩm, thọ luật 
nghi Bô-tát, từ giới sư đủ đức. 


23. Thông suốt nghỉ quỹ thọ, tự thân trụ luật nghị, 
giới sư đủ đức ây, tâm bi truyền luật nghi. 


24. Nếu nỗ lực tầm cầu, không giới sư như vậy; nghỉ 
quỹ thọ giới khác tôi nay sẽ chỉ rõ. 


25. Như vậy, tôi thuật lại, quá khứ Diệu Cát Tường 
(Mafijuárr: Văn-thù-sư-lợi), khi là Hu Không Vương 
(Abharaja), khói phát bó-dé tám, nhu được thuyết 
trong Kinh Văn-thù nghiêm Phật dô’. 


26. Trước các dáng Cứu Thế, con phát bồ-đề tâm, 
mời gọi thảy chúng sanh, nguyện cứu thoát sanh tử. 


27. Từ nay đến thành Phật, con trọn không phát khởi, 
tâm gây hai, phán nộ, xan làn và tật đô. 


28. Con sé tu phạm hạnh, ly duc, ác bát thiện, 
thường theo Phật tu học, yêu chuộng giới luật nghi. 


29. Chóng đắc đại bồ-đề, trụ thế cùng vị lai, không vì 
tự lợi lạc, mà vì thảy chúng sanh. 





21. From among the seven types of individual 
liberation (vows) taught by the Tathagata, it is the vows 
of celibate behaviour — that is the monastic vows - that 
he has called most excellent. 


22. Take the (bodhisattva) vow from a good spiritual 
master with authentic qualities, according to the ritual 
described in the "Ethical discipline? chapter of the 
'Stages of the bodhisattva'. 


23. A good spiritual master should be known as 
someone who is skilled in the vow ceremony, lives by 
the vows himself, and has the confidence and 
compassion to confer them. 


24. In case you could not find such a spiritual master, 
even though you have tried, there is another authentic 
ritual for taking the vow, which I shall now explain. 


25. For that, | will describe here very clearly the way 
Mafijuárr aroused his awakening-mind in the past, 
when he was called Ambaraja, as taught in the 
‘Ornament of Mafiju$ri's Buddha-Field Sūtra’: 


26. 'In the presence of my guardians, | arouse the 
mind of complete awakening and inviting all beings as 
my guests, | vow to liberate them from samsara. 


27. From now on until pure awakening is attained, | 
shall not harbour any ill-will, anger, avarice, or envy. 


28. | shall be practising celibacy, abandon all evil and 
(worldly) desire, and shall train in the wake of the 
Buddha by delighting in the vows of ethical discipline. 


29. | shall not long to reach awakening for myself in a 
speedy way, but shall stay until the end of time for the 
sake of but one sentient being. 


347 





21. Từ bảy loai giải thoát riêng / biệt giải thoát do đức 
Như Lai đã dạy (những lời thệ), chính những lời thệ 
của hành vi sống độc thân-đó là những lời thệ của tu sĩ 
- mà Ngài gọi là tuyệt vời nhất. 


22. Lãnh thọ lời thệ / giới (Bồ-tát) từ vị thầy tâm linh 
với những phẩm chát chân thật, theo như nghi lễ đã 
mô tả trong chương “Giữ đạo đức” của “Các giai đoạn / 
địa của Bồ-tát.” 


23. Một bậc thầy tâm linh giỏi được biết như là người 
mà khéo trong nghi lễ truyền giới, chính vị ây thực 
hành giới và có sự tự tin và lòng bi nhằm khuyên bảo 
họ. 


24. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy vị thầy 
tâm linh như thế, mặc dù bạn đã cố gắng tìm, có một 
nghi lễ chân thật khác dé lãnh thọ giới mà bây giờ, Tôi 
sẽ giải thích. 


25. Vì điều đó, ở đây, Tôi sẽ mô tả rất rõ ràng cách 
mà Bó-tát Văn Thù Sư Lợi đã phát tâm bó đề của Ngài 
trong quá khứ, khi đó Ngài được gọi là Ambaräja, như 
được dạy trong “Kinh Trang hoàng Quốc độ Phật của 
Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi:” 


26. “Với sự hiện diện của những người bảo vệ tôi, 
Tôi khơi dậy tâm giác ngộ hoàn toàn và mời tất cả 
chúng sanh làm khách của tôi, Tôi nguyện giải thoát họ 
khỏi luân hồi. 


27. Từ nay trở đi cho đến khi đạt được sự giác ngộ 
thanh tịnh, Tôi sẽ không nuôi dưỡng ý nghĩ ác, giận 
dữ, thù hận hay ganh ti. 


28. Tôi sẽ thực hành hạnh độc thân, từ bỏ tất cả điều 
ác và dục lạc (thế gian) và sẽ rèn luyện theo gương 
đức Phật bằng cách vui mừng với những lời thệ của 
giới luật. 


29. Tôi sẽ không nhanh chóng đạt giác ngộ cho 
chính mình, mà ở lại cho đến tận cùng thời gian vi lợi 
ích của chỉ một chúng sanh.84 








30. Con sé tịnh vô lượng, bát tư nghi cõi Phát, 232 trụ 
khắp mười phương giới, cứu người gọi đến con. 


31. Thân, ngữ nghiệp của con, tất cả khiến thanh 
tịnh, ý nghiệp cũng thanh tịnh, không tạo nghiệp bât 
thiên.’ 

32. Trụ luật nghi với tâm bó-dé, nhân thanh tinh tự 


thân, ngữ, ý, học tập thiện xảo ba tụ giới,233 ái kỉnh ba 
học càng tăng trưởng. 


33. Như vậy siêng tịnh tu, các luật nghi Bồ-tát, hành 
trang đại bô-đê, do vậy được viên tịnh. 


[Tu chi ($amatha) và đắc thần thông] 


34. Hết thảy Phật đều nói, hành trang phước và 


trí,234 sẽ không thể tròn dày, nếu không tu thắng 
trí.235 


35. Như chim chưa đủ cánh, không thể bay trong 
không, nếu thiếu lực thần thông, chẳng thé lợi hữu 
tình. 


36. Phước đức tu một ngày, của người có thần 
thông, mà người thiếu thần thông, tu trăm kiếp không 
bằng. 


37. Nếu muốn chóng tròn đủ, hành trang dai bó-dé, 
phải siêng tu thân thông; giải đãi không thê thành. 


38. Nếu chua thành tựu chỉ,238 không thể khởi thần 





30. | shall purify an immeasurable, inconceivable 


number of fields?90 and stay everywhere, in all 
directions, for the sake of all those who call my name. 


31. In every way, I shall purify my actions of body and 
speech, as well as purify my mental acts; | shall not 
commit any unwholesome deeds.' 


32. Living by the vow of engagement with the 
awakening-mind, the cause of complete purity in body, 
speech, and mind, train yourself well in the three 


trainings of discipline, ^91 and your respect for the three 
trainings of discipline will increase. 


33. Therefore, through making effort in the vows 
made by bodhisattvas for thoroughly pure, complete 
awakening, the collections (of good qualities) for 
complete awakening will be fully completed. 


[The development of calm abiding (Samatha) and 
the attainment of the higher knowledges] 


34. All the Buddhas have asserted that the 


collections of karmic benefit and wisdom??? cannot be 
fully completed without the development of higher 


knowledge.233 


35. Just as a bird cannot fly in the sky until its wings 
are fully developed, you also cannot serve the interests 
of sentient beings as long as you lack the power of 
higher knowledge. 


36. The karmic benefits gained in a single day by 
somebody having higher knowledge cannot be attained 
even in a hundred lives by someone lacking the higher 
knowledges. 


37. Whoever wants to complete quickly the 
collections for complete awakening will accomplish the 
higher knowledges through striving, rather than by 
being lazy. 


38. Without the attainment of calm abiding, ^94 higher 
348 





30. Tói sé tinh hóa vó luong, vó só quóc độ85 và ở 
bât kỳ nơi nào, ở mọi hướng, vì lợi ích của tât cả 
những ai gọi tên tôi. 


31. Bằng mọi cách, Tôi sẽ tịnh hóa các hành động 
của thân và lời nói, cũng như tâm ý tôi; Tôi sẽ không 
thực hiện những hành động bát thiện nào.” 


32. Sống theo bồ đề tâm (lời thệ cam kết với tâm 
giác ngộ), nguyên nhân của sự thanh tinh hoàn toàn vé 
thân thê, lời nói và tâm ý, rèn luyện tôt chính bạn trong 
ba tụ giới86, nên sự tôn kính của bạn dành cho ba tụ 
giới sẽ tăng lên. 


33. Do đó, bằng thực hiện sự nỗ lực trong các lời thệ 
của các Bồ-tát vì sự giác ngộ đầy đủ, thanh tịnh hoàn 
toàn, bộ tư lương (sưu tầm) (các phẩm chát tốt) cho sự 
toàn giác sẽ được thực hiện đầy đủ. 


Sự Phát Triển Thiền Chỉ (P. Samatha) Và Đạt Thần 
Thông (Các Năng Lực Cao Siêu) 


34. Tất cả các đức Phật đã khẳng định rằng các bộ 
tư lương (sưu tầm) phước đức và trí tuệ” không thé 
được hoàn thành mà không có sự phát triên của thân 
thông.88 


35. Cũng như một con chim không thể bay trong bầu 
trời cho đến khi các cánh của nó được phát triển đầy 
đủ, bạn cũng không thể phục vụ cho lợi ích của chúng 
sanh nếu như bạn thiếu sức mạnh của thần thông. 


36. Phước đức đạt được trong một ngày của người 
có thần thông không thé đạt được bởi người không có 
thần thông, ngay cả trong một trăm kiếp sống. 


37. Bất kỳ ai muốn nhanh chóng hoàn thành các bộ 
tư lương (sưu tầm) cho sự giác ngộ hoàn toàn sẽ đạt 
được thần thông qua sự nỗ lực, hơn là lười biếng. 


38. Không có sự đạt được thiền chỉ,89 thàn thông sẽ 








thông. Vậy phải luôn nỗ lực, dé tu thành thiền chỉ. 


39. Nếu xao lãng thiền chỉ, dù tinh cần tu tập, trải qua 
một ngàn năm, cũng không thê đắc định. 


40. Giữ các chỉ được nói, trong phẩm Định Tư 
Lương,237 đặt ý trụ vững thiện, trên đề mục được 
chọn. 


[Trí tuệ ba-la-mật] 


41. Hành giả tu chỉ thành, thần thông cũng sẽ thành. 
Nhưng không hành trí độ, không thê diệt chướng ngại. 


42. Dé tận trừ các chướng, phiền não và sở tri,238 
cân có đủ phương tiện, hành giả tu trí độ. 


43. Trí tuệ không phương tiện, phương tiện không trí 
tuệ, cả hai đêu hệ phược (trói buộc trong sanh tử), nên 
đủ hai, không thiêu. 


44. Dé trừ chư nghi hoặc: tuệ gi? phương tiện gì? Tôi 
sẽ chỉ sai biệt, giữa phương tiện và tuệ. 


45. Ngoại trừ trí tuệ độ, hết thảy tư lương thiện, như 
thí độ vân vân, chư Phật giả gọi phương tiện. 


46. Ai tu trí tuệ độ, trợ lực bởi phương tiện, nhanh 
chóng chứng bồ-đề, phi tu riêng vô ngà.239 





knowledge is not going to arise. Therefore, keep 
striving over and again for the accomplishment of calm 
abiding. 


39. Should you neglect the ingredients of calm 
abiding, however much effort you put into meditation, 
not even in one full millennium would you be able to 
attain meditative absorption. 


40. Therefore, maintain the ingredients taught in the 


'Concentration Equipment Chapter, 299 


mind in being wholesome on 
concentration that you prefer. 


and place your 
any object of 


[The perfection of wisdom] 


41. When the yogi has accomplished calm abiding, 
the higher knowledges are also accomplished. But still, 
without the practice of perfect wisdom, the obscurations 
cannot be depleted. 


42. Therefore, in order to discard all obscurations, 


both the emotional and the cognitive types,236 the 
yogi's cultivation of perfect wisdom should always be 
accompanied by (right) method (of practice). 


43. Because wisdom without method and method 
without wisdom are both taught to be bondage (to 
samsara), therefore do not abandon either. 


44. In order to eliminate doubts concerning what is 
wisdom and what is method, I shall clarify the actual 
difference between methods and wisdom. 


45. Except for perfect wisdom, every kind of 
wholesome practice — such as the perfection of giving — 
is called a 'method' by the victors (Buddhas). 


46. Whoever cultivates the wisdoms empowered by 
the cultivation of method will quickly attain awakening. 


237 


Whoever cultivates just the lack of identities will not. 


349 





không phát sinh. Do đó, tiếp tục có gắng lặp lại dé dat 
được thiên chỉ. 


39. Nếu như bạn thờ ơ với các thành phần của thiền 
chỉ, cho dù bạn đặt nhiều nỗ lực vào thiền định, bạn 
không thể đạt được thiền an định thậm chí trong một 
thiên niên kỷ. 


40. Do đó, duy trì các yếu tố đã được dạy trong 
“Chương Trang bị thiền dinh,"90 hãy để tâm bạn lành 
mạnh đôi với bât kỳ đôi tượng nào của thiên định mà 
bạn thích hơn. 


Sự Toàn Thiện Về Trí Tuệ 


41. Khi hành giả du-già đã hoàn thành thiền chỉ thì 
cũng đạt được thần thông. Tuy nhiên, nếu không có sự 
thực hành của trí tuệ, những che chướng không thể 
nào bị diệt trừ hết. 


42. Do đó, nhằm loại bỏ tất cả che chướng về cả hai 
loại lý trí và tình cảmĐ9†, hành giả du-già nên luôn 
trưởng dưỡng sự toàn thiện vé trí tuệ cùng với phương 
pháp (thực hành) (đúng). 


43. Bởi vì trí tuệ mà không có phương pháp và 
phương pháp mà không có trí tuệ thì cả hai đều được 
giảng dạy là sự trói buộc (đối với luân hồi). Do đó, 
không từ bỏ phương pháp hoặc trí tuệ hoặc phương 
pháp và trí tuệ. 


44. Nhằm loại trừ nghi ngờ liên quan đến điều gì là trí 
tuệ và điêu gì là phương pháp, Tôi sẽ làm rõ sự khác 
biệt thật sự giữa phương pháp và trí tuệ. 


45. Ngoài trừ sự toàn thiện về trí tuệ, mỗi loại thực 
hành lành thiện-chẳng hạn như sự toàn thiện về bố thí 
(bố thí ba la mật)-thì được các Đắng Chiến Thắng (các 
đức Phật) gọi là một “phương pháp.” 


46. Bất kỳ ai trưởng dưỡng trí tuệ được gia thêm sức 
mạnh bởi sự trưởng dưỡng phương pháp sẽ nhanh 
chóng đạt được sự giác ngộ. Bát kỳ ai trưởng dưỡng 








47. Thông đạt uán?40 xứ, giói,241 hết thảy đều vô 
sanh, liễu tri tự tánh không, ây là trí tuệ độ. 


48. Cái có (hữu / tồn tại) thì không sanh; không (phi 


hữu / không tồn tại), thì như hoa đốm, có-lẫn-không: 


sai lầm; nên vừa-hai: không sanh.242 


49. Pháp không sanh từ nó, cũng không từ cái khác, 
không hai cộng, vô nhân, nên tự tánh vô thê. 


50. Lại quán sát các pháp, theo lý 'một hay khác 243, 
tự tánh bát khả đắc, biết chắc không tự tánh. 


51. Tự tánh của chư pháp, chứng minh là không 
tánh, trong Thát thập không tánh, và Cán bản Trung 
Luận. 


52. Tôi không diễn rộng thêm, bởi ngại văn quá dài, 
mà chỉ nêu yêu lý, vì chỉ thuyêt dé tu. 


53. Nên tự tánh các pháp, hoàn tòa bát khả đắc, cho 
nên tu vô ngã, cũng là tu trí tuệ. 


[Đoạn phân biệt] 


54. Như tuệ quán các pháp, không thấy có tự tánh, 
cũng rõ tánh tuệ ây, tu tuệ vô phân biệt. 





47. Realizing the (five) categories of existence, ^98 
the (twelve) sense-bases, and the (eighteen) 


elements?39 as unproduced, cognizing their emptiness 
of inherent existence — this is what is referred to as 
‘perfect wisdom’. 


48. Something (already) existent (in a substantial 
way) cannot be produced, nor something non-existent, 
like a sky flower. Both together cannot occur either, 


because it would incur both of those mistakes.240 


49. Things are not produced either from themselves, 
or from something else, or from both. Neither are they 
produced without any reason, and so they lack any 
identity of their own. 


50. Moreover, when you analyse phenomena through 


the (method of) 'one and many’, 241 you will not find 
any substantial entity, and will have ascertained the 
lack of inherent existence. 


51. The nature of things has been proven to be 
emptiness in (Nãgãrjunas) ‘Seventy Stanzas on 
Emptiness’ and the ‘Fundamental Treatise on the 
Middle Way' (MMK). 


52. | have not elaborated the reasoning here, 
because my text would become too long, but have 
presented (emptiness) as a mere tenet for the sake of 
meditative cultivation. 


53. Therefore, not having found any inherent 
existence in any phenomena at all, the cultivation of 
(insight into) the lack of identities is the actual 
cultivation of wisdom. 


[Overcoming conceptualization] 


54. Just as wisdom cannot see any inherent 
existence in anything, so too should that very wisdom 
be analysed and then cultivated nonconceptually. 


350 





chỉ về không có thực thé (không ngã) sé không đạt.32 


47. Giác ngộ (năm) phạm trù của hiện hữu93, (mười 
hai) xứ và (mười tám) giới“ là không sinh ra, nhận 
thức tánh không vé hiện hữu nói tại của chúng (không 
tự tánh) - đây là điêu mà được đê cập là “trí tuệ toàn 
thiện.” 


48. Một điều gì đó (đã) hiện hữu (theo cách vật chất) 
không thể được sinh ra, cũng không phải điều gì đó 
không hiện hữu, giống như hoa đốm. Cả hai không thé 


xảy ra, bởi vì sẽ nó sẽ phải chịu cả hai lỗi đó.95 


49. Những thứ không được sinh ra từ chính chúng, 
hay từ thứ gì khác, hay từ cả hai. Chúng cũng không 
được sinh ra mà không có lý do gì, nên chúng không 
có bát kỳ nhận diện nào của chính chúng (không ngã). 


50. Hơn nữa, khi bạn phân tích các hiện tượng bằng 
(phương pháp của) “một và nhiều,”9ồ bạn sẽ không tìm 
thấy bất kỳ thực thể thực chất nào, nên sẽ chắc chắn 
không có tự tánh. 


51. Bản chất của sự vật đã được chứng minh là tánh 
không trong “Bảy mươi vån kệ về Tánh không” (Long 
Thọ) và “Luận Trung Quán (Luận cơ bản về trung đạo 
(MMK).° 


52. Ở đây, tôi không giải thích chỉ tiết lý lẽ, bởi vì nếu 
làm thế, tác phẩm của tôi sẽ trở nên quá dài, nhưng đã 
trình bày (tánh không) như một nguyên lý thuần túy vì 
lợi ích của trưởng dưỡng thiền định. 


53. Do đó, đã không tìm thấy bất kỳ sự hiện hữu nội 
tại trong bất kỳ hiện tượng nào, sự trưởng dưỡng về 
(tuệ giác) của tánh không là sự trưởng dưỡng thật sự 
của trí tuệ. 


Vượt Qua Khái Niệm Hóa 
54. Cũng như trí tuệ không thé nhìn thấy bát ky tự 


tánh trong bát kỳ điều gì, cũng vậy, chính trí tuệ đó nên 
được phân tích rồi được trưởng dưỡng theo không 








55. Luân hồi phát sanh từ phân biệt, tự thể luân hài: 
tưởng phân biệt. Vậy nên đoạn trừ mọi phân biệt, đó 
chính là tối thắng Niết-bàn.244 


56. Như Thế Tôn đã từng tuyên thuyết, ‘Phân biệt 
chính là đại vô minh, khiên đọa biên luân hôi sanh tử. 
Khi an trụ định vô phân biệt, vô phân biệt sáng như hu 
khóng.'245 


57. Kinh “Nhập Vô phân biệt dà-la-ni' cũng nói, 'Bồ-tát 
với pháp ây, nêu tu vô phân biệt, vượt phân biệt hiểm 
trở, dân được vô phân biệt." 


58. Thánh giáo và chánh lý, chứng rõ hết thảy pháp, 
không sanh, không tự tánh, nên tu vô phân biệt. 


[Những sắc thái mật tục của đạo] 


59. Tu chân tánh (vô phân biệt) như vậy, rồi đạt noãn 
vân vàn,?46 sẽ nhập địa Cực hy?47, Chánh dáng giác 
khôngxa. 


60. Nếu mong dễ viên mãn, tư lương đại bồ-đề, tu 
tám lực tát-dia, tu bảo bình các thứ,248 


61. Tĩnh, tăng, các sự nghiệp, thành tựu do chú 


lực;229 néu muốn tu mật chú, thuyết trong sự, hành 
mật.250 





55. Samsàra comes from conceptualization — it 
consists of conceptual thoughts. Therefore the 
abandonment of all thoughts is the most supreme 


nirvana. 24? 


56. The Blessed (One has also said, 
'Conceptualization is immense ignorance that makes 
you fall into the ocean of samsara. Abiding in thought- 
free meditative absorption, the non-conceptual mind 


brightens up like the sky.' 243 


57. Also, in the “'Dhãran Leading to Non- 
conceptuality' he said 'If bodhisattvas could conceive of 
this true Dharma without thoughts, they would 
transcend conceptuality so hard to get through, and 
would gradually attain the non-conceptual state.’ 


58. Having ascertained through scripture and through 
reasoning that phenomena are not produced, nor 
inherently existent, you should cultivate that realization 
without conceptuality. 


[Tantric aspects of the path] 


59. Once you have familiarized yourself with that 
(non-conceptual state), you will reach the stages of 


'heat and so forth, 44 and then the (bodhisattva 


stages) of being 'overjoyed', 249 and before long, you 
will become an awakened Buddha. 


60. If you wish to complete the collections for 
awakening with ease, through the strength of the eight 
great accomplishments like the accomplishment of an 


excellent vase and so forth, 246 


61. Through the activities of pacifying, enriching, and 


So on, accomplished by the very power of mantra; 47 
and if you want to practise secret mantra as explained 
in the Action, Performance and other (classes of 


tantra),248 


351 





khái niém. 


55. Luân hồi xuất phát từ sự khái niệm hóa - nó bao 
gôm những tư tưởng có tính khái niệm. Do đó, từ bỏ 
tất cả tư tưởng là niết-bàn cao thượng nhất.” 


56. Dáng Thế Tôn cũng đã cho rằng: “Khái niệm hóa 
là sự vô minh vô hạn khiên bạn rơi vào biên luân hôi. 
An trú trong thiên định an chỉ không tu tưởng, tâm 
không khái niệm chiếu sáng như bầu trời."98 


57. Ngoài ra, trong “Đà-la-ni dẫn đến sự Không khái 
niệm,” Ngài cho rằng “Nếu các Bồ-tát có thể nhận biết 
giáo pháp chân thật này mà không có tư tưởng, họ sẽ 
siêu vượt được tính khái niệm rất khó dé vượt qua, nên 
dần dần sẽ đạt được trạng thái không khái niệm.” 


58. Đã xác minh bằng kinh điển và lý luận rằng các 
hiện tượng không được sinh ra, cũng không có tự tánh, 
bạn nên trưởng dưỡng sự giác ngộ đó mà không có 
khái niệm. 

Những Khía Cạnh Mật Tông Của Con Đường 


59. Một khi bạn đã làm quen chính bạn với điều đó 
(trạng thái không khái niệm), bạn sẽ đạt đên các giai 
đoạn của “Noãn” và vân vàn99, rồi (các địa Bồ-tát) của 
“Hoan hỷ”100, nên không bao lâu, bạn sẽ trở thành vị 
Phật đã giác ngộ. 


60. Nếu muốn hoàn thành các tw lương (sưu tầm) 
cho giác ngộ một cách dễ dàng băng sức mạnh của 
tám thành tựu nhu thành tựu của một chiéc lọ tuyệt vời 
và vân vân 101, 


61. Qua các hành động bình định, làm phong phú và 
vân vân, được hoàn thành bởi chính lực của thân 
chú;102 và nếu bạn muốn thực hành thần chú bí mật 
nhu được giải thích trong loại nghi quỹ Hành động, 
Biểu diễn và các loại nghi quỹ khác 103, 








62. Để được Thầy quán dành,25! hãy làm Thày hài 
lòng, bằng phụng sự cúng dường, tuân lời sư trưởng 
dạy. 


63. Khi Thầy đã hài lòng, sẽ truyền đủ quán đảnh, 
tinh tri quá khứ tội, sẵn sàng tu tât-địa. 


64. Quán đảnh mật và tuệ, 252 không truyền cho xuất 
gia, bởi điều ấy bị cắm, trong (bản) Sơ Phật Đại Tục. 


65. Nếu trì quán đảnh ấy, người an trụ phạm hạnh, 
sẽ vi pham cám giới, luật nghi tát bị hủy. 


66. Vi phạm cám giới này, tát phạm tha thắng tội,253 
nhát định doa ác thú, chẳng thành tựu được gi. 


67. Nếu nghe học các tục, và tế tự hộ-ma, 254 duoc 
Thày quán dánh, ró tói tánh vón khóng (khóng mát 


giới). 
[Bạt] 


68. Do Bồ-đề Quang thỉnh, Nhiên Đăng Trí Thượng 
toa, y theo kinh pháp thuyét, tóm tắt bó-dé đạo,. 


‘The Lamp for the Path to Awakening’, dịch Anh T.A. 





62. Then, in order to 


empowerment, 24? please your revered master (guru) 
by offering him service and precious gifts, as well as 
through obeying his commands. 


receive the preceptor 


63. Once, due to having pleased your master, you 
have been bestowed with the fully complete preceptor 
empowerment, you are completely purified of the 
results of (past) evil, and are ready to accomplish the 
actual accomplishments. 


64. The secret empowerment and the empowerment 


of wisdom?9 cannot be bestowed on those observing 
celibacy because it is strictly prohibited in the 'Great 
Tantra of the Primordial Buddha’. 


65. If they received those empowerments, those 
abiding in austere celibacy would be doing something 
that is forbidden, and thus their vow of austerity would 
be impaired. 


66. Those living by the (monastic) discipline would be 


subjected to downfalls which are their defeat. 251 They 
would definitely fall into a lower rebirth and never gain 
accomplishment. 


67. If you have received the preceptor empowerment 
and you know emptiness, then there is no fault in your 
listening to and explaining the tantras, performing burnt 


252 and so forth. 


offering rituals 
[End words] 
68. This short summary of the path to awakening was 
composed at the request of Awakening Light by the 


Elder Dipamkaraéri-(jiàna) who has perceived the 
Dharma as explained in the sütras and tantras. 


"The Lamp for the Path to Awakening’, trans. T.A. 


352 





62. Rồi, nhằm để nhận được sự quán đảnh của vi 
thày, !04 hãy làm hài lòng bậc thầy dáng kính của ban 
(đạo sư) băng cách cúng dường sự phục vụ và những 
món quà quí giá, cũng như vâng lời dạy của thây. 


63. Một khi, do đã làm hài lòng vị thầy của bạn, bạn 
đã được trao tặng sự quán đảnh hoàn toàn đầy đủ của 
thầy, bạn hoàn toàn được thanh tịnh về những hậu quả 
của những ác nghiệp (quá khứ) và sẵn sàng hoàn 
thành những thành tựu thật sự. 


64. Quán đảnh bí mật và quán đảnh trí tuệ !05 không 
thể được trao cho những ai giữ phạm hạnh (giới độc 
thân) bởi vì nó được nghiêm cám trong "Tantra Vĩ dai 
của đức Phật Nguyên thủy.” 


65. Nếu họ đã nhận được những quán đảnh như thé, 
những ai an trú trong phạm hạnh khắc khổ sẽ thực 
hiện điều mà bị cám, nên lời thé của họ về khổ hanh sẽ 
bị hư hoại, khuyết hở. 


66. Những ai sống giữ giới (tu sĩ) sẽ phải chịu những 
sa sút là sự thất bại của ho.106 Họ chắc chán bi rơi 
vào một tái sinh thâp kém và không bao giờ đạt thành 
tựu. 


67. Nếu bạn đã nhận được quán đảnh của thầy. và 
bạn biết về tánh không thì không có lỗi trong việc lắng 
nghe và giải thích các nghi quỹ / mật tuc / tantra, thực 


hiện các nghi lễ dâng huong!07 và vân vân. 
Lời Cuối 


68. Sự tóm tắt ngắn gọn này về con đường đến giác 
ngộ đã được Trưởng lão Ati$a (Nhiên Đăng Cát Tường 
Trí), người mà đã nhận thức giáo pháp như được giải 
thích trong kinh và nghi quỹ / Mật tông (tantra) soạn 
thảo theo yêu cầu của Ánh Sáng Giác Ngộ. 


(Đèn soi nẻo giác, do T.A. dịch tiếng Anh). 








V.11 Milarepa khai thị 


Milarepa (c.1052-c.1135) nhà thơ du-già sĩ nói tiếng 
của Tây Tạng (xem * V.8), để giải thoát một trong 
những đệ tử chính của mình khỏi một mối quan hệ 
nặng né, ông biến minh thành một người ăn xin khó 
khạo và khăng khăng cầu xin vị ấy một viên đá quý giá 
mà ông sẽ tặng cho một cô nương. 

Khi vị ấy nhận ra ai là người ăn xin, Milarepa đã hát 
bài ca sau dé mừng dịp này.255 


Từ bi cứu giúp người yếu đuối, tức cúng dường chư 
Phật ba đời. Thí cho hành khát viên lục ngọc, như cho 
ta, Mi-la-re-pa. 


Hết thảy chúng sanh là cha. me,256 néu ôm lòng 
phân biệt ky thị, như uóng thuốc độc của ngu si, của 
ngu xuân vô minh. 


Tăng đồ có học cùng hòa thuận, chấp riêng tông 
môn, chê tông khác, sở học vô ích cuôn theo nước. 


Phật Pháp há có đen hay trắng; đấu tranh, đầu khẩu 
vi giáo nghĩa, là cát mỗi dây lên giải thoát. 


Lợi ích cho người là lợi mình, giúp người là suối 
nguôn tự lợi, tôn hại kẻ khác chính tự hại. 


'One Hundred Thousand Songs of Milarepa', p.311, 
dich Anh T.A. 





V.11 Advice from Milarepa 


Milarepa ( c. 1052-c.1135) the famous yogi-poet of 
Tibet (see *V.8), in order to free one of his main 
disciples from a burdensome relationship, transformed 
himself into a lame beggar and insistently begged from 
him a valuable gem he was going to give to the lady. 

When the man came to realize who the beggar was, 
Milarepa sang the following song to celebrate the 


occasion.2 93 


Your compassionate act for the infirm was similar to 
making an offering to the Buddhas of the three times. 
When you gave the turquoise to the beggar out of 
compassion, you made that offering to me, Milarepa. 


Since every being is one's father and mother, 294 
those who discriminate between them are feeding on 
the deadly poison of ignorance. 


All learned monks are in agreement. Those who cling 
to their own school and dislike others are foolishly 
wasting their learning. 


There is no white and black among Dharma 
teachings. Fighting and bickering over tenets is abusing 
the Dharma and cutting the climbing rope to liberation. 


All one's happiness comes from others — helping 


others is the source of one's own happiness, while 
harming others is a crime against oneself. 


‘One Hundred Thousand Songs of Milarepa’, p.311, 
trans. T.A. 


353 





V.11 Lời khuyên của Milarepa 


Milarepa (sinh năm 1052, mắt năm 1135) là hành giả 
du-già và nhà thơ nỗi tiếng của Tây tang (xem *V.8), 
nhằm giải thoát một trong những đệ tử chính của Ngài 
từ một mói quan hệ mệt mỏi, đã biến chính mình thành 
người ăn xin tàn tật và khăng khăng xin vị này một viên 
đá quý có giá trị mà vị này sẽ tặng cho một phụ nữ. 

Khi người đàn ông đó nhận ra người ăn xin là ai, 
Milarepa đã hát bài hát sau dé chào mừng dịp đó108. 


Hành động từ bi của con cho người bệnh, người yếu 
tương to nhu cúng dường cho các đức Phật ba đời. 

Khi con đã tặng viên đá ngọc lam cho người ăn xin vì 
lòng bi, con đã thực hiện cúng dường đó cho ta- 
Milarepa. 


Bởi vì mỗi chúng sanh đều là cha và mẹ của ta, 109 
những ai mà phân biệt giữa họ đang uông chất độc 
chêt người của vô minh. 


Tất cả các vị tăng sĩ thông thái đều hòa hợp với 
nhau. Những ai bám chấp trường phái mình và không 
thích những trường phái khác đang lãng phí sự học hỏi 
của họ. 


Trong các lời dạy về giáo pháp, không có đúng và 
sai. Đánh nhau và cãi vặt về những nguyên lý là lạm 
dụng giáo pháp và cát đứt dây leo đên sự giải thoát. 


Tát cả hạnh phúc của người đến từ người khác-giúp 
đỡ người khác là nguồn cội của hạnh phúc riêng của 
một người, trong khi làm hại người khác là tội ác chống 
lại chính mình. 


(Trăm ngàn bài ca của Milarepa, tr. 311, do T.A. dịch 
tiếng Anh). 








Chú thích 


185 Phật tử tôn trọng các đạo khác, điều này được 
chứng tỏ trong đoạn chỉ dụ dẫn sau, từ vị hoàng dé 
Phật giáo Án-độ rất nỗi tiếng, A-dục (Pali. Asoka, Skt. 
A$oka, khoáng 268-239 truóc TL): 'néu có nguyén 
nhán để phê bình (tôn giáo khác), hãy phê bình nhẹ 
nhàng. Nhưng, hãy nên kính trọng các tôn giáo khác vì 
lý do này. 

Như vậy, đạo của mình cũng như các đạo khác đều 
được lợi ích, nếu ngược lại thì đạo mình đạo người 
đều bị thiệt hại. ... Hãy nên lắng nghe và tôn trọng các 
giáo lý mà người khác rao truyền." 

(Thạch dụ thứ mười hai của A-duc: The Edicts of 
King Asoka, Wheel booklet no.386, Kandy, Buddhist 
Publication Society, trans. Ven. Th. Dhammika, © 
1994— 2013: 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/ 
wheel386.html 


186 Theo nghĩa của một người đạo đức hoàn hảo 
chứ không theo nghĩa: truyền thống về một thành viên 
kế thừa của một giai cấp xã hội. 


187 Tưởng (Saññã): án tượng tri giác. 


188 papaficasaññasañkhãä: Anh dich: conceptual 
obsession (ám ánh chi phói bói khái niém; khái niém 
viễn vóng). Papafica: trong Theraväda, nguyên nghĩa: 
hư vọng, vọng tưởng, chướng ngại; nó chỉ ảo giác hay 
vọng tưởng gây chướng ngại tu tập. Hiểu trong ngữ 
cảnh tâm lý học, nó chỉ cho sự tăng gia thêm thắt của 
một khái niệm hay ý tưởng từ những tri giác quan hay 
tư duy của ý thức, dồn một người bị bao vây trong 
mạng lưới xúc cảm và tư duy theo khái niệm vào 
những suy niệm vọng tưởng. Trong ngữ cảnh này, nó 
thường được dịch là hý luận. 


189 Chữ Pali ditthi, Anh dịch: dogmatic view: quan 
điểm giáo điều (đây được dịch là tà kiến). Phật dùng 
từ này để chỉ cho tất cả những quan điểm tư biện được 
biết đến trong thời đại của Ngài. 

Kinh Pham Võng (Brahmajäla Sutta) của Trường Bộ 





Notes 


182 Buddhist's respect for other religions is shown in 
the following passage, from a very famous Indian 
Buddhist emperor, Asoka (Pali, Skt A$oka, c. 268—239 
BCE) 'if there is cause for criticism (of another 
religion), it should be done in a mild way. But it is better 
to honor other religions for this reason. 

By so doing, one's own religion benefits, and so do 
other religions, while doing otherwise harms one's own 
religion and the religions of others. ... One should listen 
to and respect the doctrines professed by others.’ 

(Twelfth Rock edict of Asoka: The Edicts of King 
Asoka, Wheel booklet no.386, Kandy, Buddhist 
Publication Society, trans. Ven. Th. Dhammika, © 
1994—2013: 
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/w 
heel386.html 


183 In the sense of a spiritually perfected person and 
not in the traditional sense of a member of an 
hereditary social class. 


184 Saññã: perceptual labels or interpretations. 


185 'Reckoning in terms of conceptual obsession' is 
used as a rendering of  papañca-saññã-sankhã. 
Paparica is a term having great psychological import in 
Buddhism, standing for the proliferation of thought, a 
frothed-up elaboration that assails a person when they 
get caught up in a web of emotion and conceptual 
thought based on sense perception and feelings arising 
from this. 


186 The Pali term ditthi is here translated as 
'dogmatic view'. The Buddha used this term to refer to 
all speculative views known during his time. 

They are presented as sixty-two in all (or rather 62 
grounds for a lesser range of views) in the Brahmajala 


354 





Chü thích 


1 Sự tôn trong của dao Phật dành cho các tôn giáo 
khác duoc thé hiện trong đoạn kinh sau đây, từ vị vua 
Phật giáo rất nói tiếng của Án Độ là vua A-duc (P. 
Asoka, S. A$oka, khoảng năm 268-239 TCN): “Nếu có 
nguyên nhân cho sự phê bình (về một tôn giáo khác) 
thì nên thực hiện việc ấy theo cách ôn hòa. Nhưng tốt 
hơn là trân trọng các tôn giáo khác vì lý do này. 

Bằng cách làm thế, chính tôn giáo mình được lợi ích, 
các tôn giáo khác cũng được lợi ích, trong khi làm 
ngược lại sẽ làm hại đến chính tôn giáo mình và các 
tôn giáo khác...Người ta nên lắng nghe và tôn trọng 
các học thuyết được người khác thuyết giảng.” 

(Trụ đá số 12 của vua A-dục: Những Sắc Lệnh của 
vua A-dục, tập sách số 386 của Wheel, Kandy, Hiệp 
Hội Ấn Phẩm Phật Giáo, do Tỳ-kheo Dhammika dịch, 
bản quyền 1994-2013: 

http:/Wwww.access- 
toinsight.org/lib/authors/dhammika/wheel386.html 


2 Theo nghĩa của một người hoàn hảo về tâm linh và 
không theo nghĩa truyền thông của một thành viên của 
một giai cáp xã hội cha truyén con nói. 

3 Tưởng (P. Saññä): dinh danh hoặc diễn giải theo 
nhận thức. 


4 Sự hý luận (tính toán về mặt ám ảnh theo khái 
niệm) thì được sử dụng như là một từ dịch của cụm từ 
Pali papafica-safifia-sankha. Papafica (P.) là một thuật 
ngữ có tầm quan trọng lớn về tâm lý trong dao Phát, 
đại diện cho sự hý luận, một sự chỉ tiết như bọt nước 
mà công kích một người khi họ bị kẹt trong một chuỗi 
cảm xúc và tư tưởng khái niệm dựa trên nhận thức của 
giác quan và cảm xúc sinh ra từ điều này. 


5 Thuật ngữ Pali “kiến” (ditthi) ở dày được dich nhu 
là “quan điểm giáo điều.” Đức Phật đã sử dụng thuật 
ngữ này nhằm đề cập đến tất cả những quan điểm suy 
đoán được biết trong thời của đức Phát. 

Chúng được trình bày tất cả là sáu mươi hai quan 








(Digha-nikaya) nêu tất cả có sáu mươi hai (hay đúng 
hơn là 62 cơ sở cho các quan điểm thuộc tầm mức 
thấp hơn), nhằm liệt kê đầy đủ các giáo điều biện luận 
vé nguón gốc của tồn tại (sáng thé vũ trụ luận) và dinh 
mệnh cuối cùng của chúng sanh (thế mạt luận). 


190 Ý kiến chủ quan mà người ta thường có xu 
hướng bám chấp, coi như sự thật khách quan. 





Sutta of the Digha-nikaya, where an attempt is made to 
exhaustively enumerate the dogmas presented by 
those who speculated on the origin of existence and 
the ultimate destiny of beings. 


187 Subjective opinions that people usually tend to 
cling to as objective truth. 


355 





điểm (hay là sáu mươi hai cán cứ cho pham vi nhỏ hon 
cüa các quan diém trong Kinh Pham vóng cüa Kinh 
Trường bộ khi một nỗ lực duoc thực hiện dé liệt kê 
hoàn toàn các giáo điều được trình bày bởi những ai 
suy đoán về nguồn gốc sự hiện hữu và vận mệnh cuối 
cùng của chúng sanh.) 


6 Người dich: Sách "Common Buddhist Texts-CBT" 
trang 119 ghi là “for whomsoever there are dogmatic 
views esteemed but impure, reached by speculation 
and so constructed..." 

Sách *Dán vào tué giác Phát-PDPT" trang 252 dich 
là: “Những ai do vọng tưởng phân biệt, tôn süng hanh 
bát tịnh hữu vi,...” 


7 Người dịch: Sách CBT, trang 119 ghi là “To the 
purified one, no views based on speculation are to be 
found with regard to different forms of existence. 
Having abandoned both hypocrisy and pride, by what 
would he be led (into the cycle of rebirth)? For, 
unattached is he." 

Sách PBPT, trang 252-3 dịch là: "Ty-kheo tu tối 
thắng tịch diệt, không khoe ta có giới nhu vậy không dé 
cao những gì trong thế gian, những điều thiện nhân 
chê phi thánh.” 


8.Những ý kiến chủ quan rằng con người thường có 
khuynh hướng bám víu vào như là sự thật khách quan. 


9 Người dich: Sách CBT, trang 119 ghi là "Which 
indeed among them is the true theory? They all speak 
as skilled people." 

Sách PĐPT, trang 253 dịch là: “Tất cả đều nói ta 
thiện xảo, vậy ai trong đó thuyết như thật?” 


10 Người dich: Sách CBT, trang 119 ghi là "If one 
who is not agreeing with another person's doctrine 
becomes a fool, a beast, and one of inferior wisdom, 
then really all are fools and of much inferior wisdom." 

Sách PĐPT, trang 253 dịch là “Không khứng nhận 
pháp của người khác, chê ngu, thắp kém, tuệ hạ liệt. 
Tát cả đều ngu, tuệ hạ liệt.” 


11 Người dich: Sách CBT, trang 119 ghi là "For, they 
too are possessed of conclusively grasped views" 








191 Cần lưu ý ở đây rằng tuyên bố của đức Phật 
rằng có một chân lý (sự thực, hoặc thực tại: sacca) và 
không có cái thứ hai, không có ý định khẳng định chân 
lý tuyệt đối, mà là dé chứng minh rằng chứng ngộ Niết- 
bàn tịch tĩnh, từ tri kiến của Phật, là một thực tại có thể 
thấy được, thế thì không có gì để tranh luận. 


192 sañña: Anh dich: perception (tri giác). Căn 
nguyén giác quan cüa nhiéu cáu trüc (phán biét) và 
chân lý được ghi chú ở đây, chỉ ra rằng ngoai trừ do 
tưởng (saññã) không thé có nhiều thứ chân lý (sự 
thực) khác nhau. Saññã đại biểu cho minh giải chủ 
quan của những gì được đưa ra ngang qua các quan 
năng nhận thức giác quan; để có hiểu biết chân thật, 





188 It is to be noted here that the Buddha's 
statement that there is one truth (or reality: sacca) and 
no second, is not intended to affirm an absolute truth, 
but to show that the realization of the peace of nirvana, 
which from the Buddha's point of view is a reality that 
can be seen, puts an end to all manner of disputes. 


189 The sensory origin of many constructions of 
‘truth’ is noted here, pointing out that apart from saññã 
there cannot be many and diverse truths. Saññā 
represents the subjective interpretation of what is given 
through the sense faculties; true understanding needs it 
to be discerningly guided by wisdom. 


356 





Sách PĐPT, trang 254 dich là “vì moi kiến giải đều rốt 
ráo.” 


12 Người dịch: Sách CBT, trang 119 ghi là "Still, | do 
not say that what the fools separately declare among 
themselves is the reality. Each one of them makes their 
own dogmatic view true. That is why they consider 
another as a fool." 

Sách PĐPT, trang 254 dich là “Ta không nói điều này 
như thật, hỗ tương đối dich goi nhau ngu. Mỗi kiến 
chấp riêng là sự thật, nên nói kẻ khác là ngu si." 


13 Người dich: Sách CBT, trang 119 ghi là "therefore, 
renunciants do not declare a uniform truth" 

Sách “PĐPT, trang 254 dich là sao các sa-môn 
khóng nhát trí?" 


14 Điều cần được lưu ý ở đây là tuyên bó của đức 
Phật rằng có một chân lý (hay hiện thực: P. sacca) và 
không có cái thứ hai thì không nhằm mục đích khẳng 
định một chân lý tuyệt đối, mà để dịch là rằng sự giác 
ngộ của sự an tịnh của niết-bàn, mà theo quan điểm 
của đức Phật là một hiện thực có thể được hiểu, chấm 
dứt tất cả vấn đề tranh chấp. 

Cước chú người dịch: sách CBT, trang 119 ghi: 
“renunciants esteem diverse truths of their own. That is 
why they do not declare a uniform truth." 

sách PĐPT, trang 254 ghi: “tự khen chán lý thành 
lắm loại; vì vậy sa-môn không nhát trí." 


15 Người dịch: Sách CBT, trang 119 ghi là “There 
surely are not many and diverse eternal truths in the 
world apart from perceptual interpretations. They 
engage in speculative reason in respect of dogmatic 
views and declare of two teachings, "true" and “false.” 

Sách PDPT, trang 254 dich là: “trong đời, sự thật vốn 
thường hằng, không nhiều sai biệt, trừ do tưởng... 


16 Điều cần được lưu ý ở đây là nguồn gốc theo giác 
quan của nhiều cấu trúc của “chân lý,” chỉ ra là ngoài 
thức (P.saññä) thì không có thé có nhiều và đa dang 
chân lý. Thức đại diện cho sự diễn giải đa dạng. Thức 
đại diện cho sự diễn giải chủ | quan vé điều mà các cán 
đưa đến; sự hiểu biết đúng cần được trí tuệ hướng dẫn 
một cách sáng suốt. 








saññã cần được hướng dẫn tường tận bởi minh trí. 

193 Chữ Nhu Lai (Tathagata) theo nghĩa den có 
nghĩa là di-nhu-vày hay đến-như- -Vậy. Ở đây nó chỉ cho 
bát cứ ai đã dat được mục đích tối thượng của đời 
sống tôn giáo, người đã đạt tới chân lý tối thượng — 
người đã đạt tới và thuyết giảng từ cái gọi là 'chân 
như”: thực tại chân thực. Thông thường nó được sử 
dụng đặc biệt để chỉ cho đức Phật. 





190 The term Tathagata literally means Thus-gone or 
Thus-come. Here it stands for anyone who has attained 
the ultimate goal of the religious life, one who has 
reached ultimate truth — one who has attained to and 
teaches from what is ‘thus’: true reality. Often it is used 
specifically to mean the Buddha. 


357 





17 Thuật ngữ Nhu Lai nghĩa den có nghĩa là Di-nhu 
thế hay Đến-như thế. Ở đây nó đại diện cho bát ky ai 
đã đạt được muc tiêu tối hậu của đời sống tâm linh, 
người mà đã đạt đến chân lý tối hậu-người mà đã đạt 
đến và giảng day từ điều mà "Nhu" hiện thuc có thật. 
Thường nó được sử dụng đặc biệt để chỉ đức Phật. 


18 Người dịch: nguyên bản tiếng Anh CBT, trang 121 
ghi là ^wandering ascetics who pursue other teachings 
are blind and lacking in vision;" 

bản tiếng Việt của sách PĐPT, trang 256 dich là: “các 
du sĩ dị đạo chủ trương nhiều kiến giải khác nhau ấy 
như những người mù, không có mát." 


19 Người dich: Sách CBT, trang 121 ghi "attachment 
to sensual pleasures," 
sách PDPT, trang 258 dich là “hành duc lac." 


20 Người dich: nguyên bản tiếng Anh CBT, trang 122 
ghi là “one needs to cultivate good states of mind 
without attachment to them;" 

bản tiếng Việt của sách PĐPT, trang 258 dich là: 
"Pháp cán có dé tu tập chứ không phải dé bám chặt.” 


21 Người dịch: nguyên bản tiếng Anh CBT, trang 122 
ghi là "What if | build a raft by collecting grass, sticks, 
branches and creeper?" 

bản tiếng Việt của sách PĐPT, trang 258 dich là: 
"Hay là ta thu lượm cỏ, cây, nhánh, lá... 2” 


22 Người dịch: nguyên bản tiếng Anh CBT, trang 122 
ghi là “Even good states should be let go of by those 
who understand. How much so bad states?" Bản tiếng 
Anh cüa Ty-kheo Bodhi dich là "Bhikkhus, when you 
know the Dhamma to be similar to a raft, you should 
abandon even the teachings, how much more so things 
contrary to the teachings." 

Bán Pāli trên suttanetcentral.com là: 
vo, bhikkhave, dhammam  desitam, 
dhammãpi vo pahãtabbã pageva adhammä.” 


“Kullipamam 
ajanantehi 


23 Người dich: nguyên bản tiếng Anh CBT, trang 122 








194 Thông hiểu ba tập Vedà, Thánh điển của Bà-la- 
môn giáo, hình thức đầu của Hindu giáo, được xem là 
có những giáo lý vĩnh hăng được các vị thân khai thị. 


195 Một cách ngắn gon đề cập đến bón Thánh Đế 
(xem *L.27). 


196 Bó thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tán, thiền định, và 
trí tuệ (xem *M.100- 106). 


197 Xem chü thích *M.10. 
198 Giải thích ở phần cước chú *M.158. 


199 Xem *LI.7. 





191 The sacred texts of Brahmanism, the early form 
of Hinduism, seen to contain eternal teachings revealed 
by the gods. 


192 A brief way of referring to the four Truths of the 
Noble Ones (see *L.27). 


193 Generosity, ethical discipline, ^ patient 
acceptance, vigour, meditation and wisdom (see 
*M.100-106). 


194 See note to *M.10. 
195 Explained in footnote to *M.158. 


196 See "LI.7. 
358 





ghi là "Put good teachings into practice, rather than 
learning many unhelpful things;" 

bản tiếng Việt của sách PĐPT, trang 259 dich là: 
"Pháp học nhiều mà không hành thì vô ích." 


24 Kinh văn của Bà-la-môn giáo, hình thức ban đầu 
của Hindu giáo, được coi là chứa những lời dạy vĩnh 
cữu do các thần tiết lộ. 

(Người dich: Sách CBT, trang 123 ghi “the brahmins 
who profess (knowledge of) the three Vedas." 

sách PĐPT, trang 260 dich là “các Bà-la-món tam 
minh.") 


25 Người dịch: Sách CBT, trang 123 ghi "There are 
(also) those who ... have by themselves experienced 
higher knowledge of Dhamma and claim ... perfection 
in ultimate higher knowledge," 

sách PĐPT, trang 260-201 dich là “có những vi tự 
thân chứng nghiệm pháp trước đây chưa từng nghe và 
tuyên bó...dà thông đạt tháng trí viên mãn cứu cánh 
trí.” 


26 Cách dé cập ngắn gọn đến bón chân lý của các 
bậc Thánh (Xem phân L. 27). 


* Người dịch: pháp nhãn thanh tịnh. 


27 Nguyên tác CBT, trang 125 ghi là "Blessed One, I 
have heard people speak of “worshipping the Dharma." 
What does it mean to "worship the Dharma"? 

Sách PĐPT, trang 265 dich là: "trong tất cả cúng 
dường, cúng dường Pháp là tối thượng.” 


28 Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và 
trí tuệ (Xem M.100—106). 

(Bản dịch PĐPT, trang 265 ghi là “nguồn cội phát 
xuất sáu ba-la-mật,” 

bản tiếng Anh của CBT, trang 125 ghi là “they grow 
out of six perfections.") 


29 Xem M.10. 
30 Được giải thích ở phần M.158. 


31 Xem BL.7. 








200 Xem *Th.156ff. 


201 Tức là tác ý vô tu tính và dinh tâm trên các 
tướng trạng của những gi duoc tri nhận, và duoc ước 
nguyện. 


202 nàga, yakska, gandharva, các hang chư thiên và 
quy thân. 


203 Tức là toàn bó pháp hữu vi, xem “ba cói' ở phần 
Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


204 Chuỗi tương tục danh sắc tạo thành một chúng 
sinh: sắc, thọ, tưởng, hành và thức (xem *Th.151). 


205 Chúng có mát trong khi tái sinh và chám dứt khi 
chết. 


206 Mười tám giới là sáu căn (năm sắc căn cộng với 
ý căn), các đối tượng của chúng, và các thức tương 
ứng. Chúng được ví dụ nhu 'noc độc của rån’, hư dối, 
là ‘các trường nhận thức' (các căn và cảnh); tất cả đều 
trống rỗng, không có một cái ngã cố định và thường 
hăng. 


207 Không, vô tướng, vô nguyện. Xem chú thích cuối 
*M.14. 


208 Theo giải thích *M.10. 


209 Bài Pháp đầu tiên của đức Phật (xem tiểu đoạn 
*L27). 





197 See "Th.156ff. 


198 That is, awareness of insubstantiality and going 
on fixation on the specifics of what is perceived, desires 
and ambitions. 


199 Various kinds of divine beings 


200 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


201 The mental and physical processes which make 
up a being: bodily form, feeling, perception, volitional 
activities, and consciousness (see *Th.151) 


202 As whenever they arise in a rebirth, they end in 
death. 


203 The eighteen elements are the six senses (five 
physical senses plus the mental faculty), their objects, 
and the related kinds of consciousness. They are 
portrayed as 'venomous' as they are deceptive, as are 
the 'sense fields' (the senses and their objects), all 
being empty of any fixed, permanent essential self. 


204 Freedom from characteristics, freedom from 


aspirations, and freedom from accomplishments: see 
last note to *M.14. 


205 See note to *M.10. 


206 As is said in the Buddha's first discourse (see 
passage "L.27). 


359 





32 Xem phần Th.156ff. 


33 Nghĩa là sự giác biết tính không có thực và sự có 
định tiép diễn vé các chỉ tiệt của điệu được nhận thức, 
những ước muôn và tham vọng. 


34 Nhiều loại thần thánh. 


35 Người dịch: Những niềm vui của giáo pháp. 


36 Nghĩa là toàn bộ sự hiện hữu theo nhân duyên: 
Xem “ba cõi” trong phân Phụ lục. 

37 Những tiến trình thé chát và tinh thần tạo nên một 
chúng sanh: thân thê, cảm xúc, nhận thức, các hoạt 
động có tác ý và ý thức (Xem Th.151). 


38 Bất kỳ khi nào chúng khởi đầu trong một tái sanh, 
chúng sẽ kêt thúc khi chết. 


39 Mười tám xứ là sáu giác quan (năm giác quan thể 
chất - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cộng với giác quan tinh 
thần - thức), các đối tượng của chúng và những kiểu ý 
thức có liên quan. 


40 Giải thoát khỏi các tướng (không tướng), giải 
thoát khỏi các ước nguyện (không nguyện) và giải 
thoát khỏi các thành tựu (không tác hành). Phần cước 
chú trong ngoặc đơn là của người dịch. 


41 Người dịch: Bức tranh hình tròn đại diện cho vũ 
trụ trong Mật tông. 


42 Xem M.10. 


43 Nhu được thuyết giảng trong bài kinh đầu tiên của 
đức Phật (Xem đoạn kinh L.27). 


44 Người dich: Sách CBT, trang 127 ghi “The 
Dharma cannot be formulated in concepts or in words. 
Someone who formulates concepts such as "| will 








210 Trong Phật giáo, tâm thức được kể như là một 
giác quan, cùng với các giác quan khác như thây, 
nghe, nêm, ngửi và xúc chạm. 


211 Đây là toàn bộ các cõi hữu vi: xem ‘tam giới” ở 
Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


212 Kệ này và những thi kệ tiếp theo, Thiện Tài 
(Sudhana) xưng dương đức Phật. 





207 In Buddhism, the mind is counted as a sense 
along with sight, hearing, taste, smell, and touch. 


208 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 
209 Greed, hatred, and delusion. 


210 In this verse and the following verses, the 
Buddha is being addressed. 


360 





thoroughly investigate what is painful, give up the 
causes of the painful, accomplish the cessation of the 
painful, and practise the path" is concerned with 
formulating concepts, and not with the Dharma." 

Sách PĐPT, trang 267 dich là “pháp không hy luân.. 
Ở đây ai lập thành hy luận rằng, “Tôi sẽ bién tri khó, 
đoạn trừ khổ, tác chứng diệt và tu tập đạo,” người ấy 
không phải cầu pháp, mà là cầu hý luận.” 


45 Người dich: Sách CBT, trang 127 ghi "It conforms 
to reality by not conforming." 

Sách PĐPT, trang 267 dich là "Pháp tùy hành Như, 
vi không có gi tương ứng hành." 


46 Người dich: Sách CBT, trang 127 ghi "It is rooted 
in the ultimate goal, as it is completely unshakeable." 

Sách PĐPT, trang 267 dich là "Pháp tru thất té, vì 
tuyệt đối bát động.” 


47 Trong đạo Phật, tâm ý được tính như một giác 
quan cùng với mắt, tai mũi, lưỡi, thân và xúc chạm. 


48 Đó là toàn bộ sự hiện hữu theo nhân duyên: Xem 
“ba cõi” trong phân Phụ lục. 


49 Tham, sân, si. 


50 Trong kệ này và những kệ tiếp theo đề cập đến 
đức Phật. 


51 Người dịch: nguyên tác CBT, trang 128 "help me 
to avoid disaster on the evil paths of Mara." 

Sách PĐPT, trang 269 ghi là "trong ác dao ma 
Vương, nguyện giúp con được cứu thoát." 


52 Người dịch: nguyên tác CBT, trang 128 "This 
passage sees bodhisattvas as inspiring people with 
their patience when disputes rage around them." 

Sách PĐPT trang 269 ghi là “cảm động nhân tâm 
bằng tính bao dung.” 


53 Người dich: Sách CBT, trang 128 ghi "Moreover, 
the Tathagata never engages in disputes, and he has 
never been the cause of a single dispute." 








213 Những chuyện về tiền thân của Phật. 


214 Tức là sự giác ngộ (bó-dà) của Phát. 


215 Số 62 (dvàsasti), được chọn ở đây vi có lẽ don 
giản là cụm từ này có âm vị tương to câu ‘tathāsti nàsti 
— nó tồn tại như vậy, nó không tồn tại như vậy) đứng 
ngay trước. Cũng có thể nó chỉ đến 62 tà kiến liệt kê 
trong bản Kinh Phạm Võng (Brahmajala) thuộc Trường 
Bộ Pali(Digha-nikaya). 





211 Stories of the Buddha's previous lives. 


212 l.e. the awakening of a Buddha. 


213 The figure sixty-two (dvàsasti) was perhaps 
selected here simply because of its phonetic similarity 


to the phrase ‘It is like this. It is not like this.’ (fathàsti 


násti) which immediately precedes it. It may also be a 
reference to the sixty-two wrong-views listed in the 
Brahmajala Sutta of the Digha-nikãya. 


361 





sách PDPT, trang 270 dich là “Lại nữa, Nhu Lai 
không bao giờ đôi nghịch tranh luận và cũng chưa từng 
phát khởi đôi nghịch tranh luận.” 


54 Người dich: Sách CBT, trang 128 ghi "Others, 
though, often oppose him and dispute with him.,” 

sách PDPT, trang 270 dich là "nhung thuóng hién 
các hinh tuóng tuong to dói nghich tranh luán." 


55 Người dich: Phần này nguyên tác tiếng Anh, trang 
128 là: "develop many qualities of the path to 
awakening." 

trang 271 của sách PĐPT ghi là "tu tập các công đức 
dẫn đến giác ngộ....” 


56 Người dịch: Sách CBT, trang 129 ghi “The third 
vehicle leads to becoming a perfectly awakened Bud- 
dha, of immense wisdom and compassion," 

sách PĐPT, trang 271 dich là “chứng đắc Phật quả 
viên mãn, đức Phật viên mãn đại trí và đại bi" 


57 Người dịch: Sách CBT, trang 129 ghi “The 
Buddhas, the Guides, teach the Dharma of the Buddha, 
the best of men, by applying skill in means in hundreds 
of different ways.” 

Sách PĐPT, trang 272 dịch là “bằng vô số trăm nghìn 
phương tiện thiện xảo mà tuyên thuyết Phật Pháp, các 
vị Vô Thượng Đại trượng phu.” 


58 Những câu chuyện về những kiếp sống trước của 
đức Phật. 


59 Sự giác ngộ của đức Phật. 


60 Con số 62 (P. dvàsasti) có lẽ được chọn ở đây chi 
tính tương tự về ngữ âm với cụm từ “Nó là như vậy. Nó 
không phải là như váy." (P. tathàsti nasti) đứng ngay 
trước nó. Nó cũng có thể là sự đề cập đến 62 loại tà 
kiến được liệt kê trong Kinh Phạm võng trong Kinh 
Trường bộ. 


61 Người dich: Sách CBT, trang 130 ghi "This 
passage holds that the Buddha's teaching should be 
critically assessed." 

sách PĐPT, trang 273 dich là "Phát Pháp nén được 








216 Với bản dịch tiếng Anh, xem The Hundred 
Thousand Songs of Milarepa, trans. Garma C.C. 
Chang/Truong Trừng Co (HSM). Xem pp.459-61 cho 
doan này. 


217 'Bản tánh tinh bát dóng' là trang thái tự nhiên 
của tâm (xem ”V.70). 


218 Xem phần giới thiệu trên *M.9. 


219 Tám ngọn gió đời là bốn cặp: được và mắt, lạc 
và khô, khen và chê, vinh và nhục. 


220 'Bán dia như nhiên’ chỉ cho bản tánh tự nhiên 
của tâm và pháp trong tự tánh của tâm. 


221 Nhìn vào mọi thứ xuất hiện trong tâm như trò 
huyền thuật. 





214 For an English translation, see The Hundred 
Thousand Songs of Milarepa, trans. Garma C.C. 
Chang (HSM). See pp.459-61 for passage. 


215 The ‘changeless natural seat is the nature of the 
mind (see *V.70). 


216 See section introduction above M.9. 


217 The eight worldly concerns are the four pairs of 
gain and loss, pleasure and pain, praise and criticism, 
and fame and infamy. 


218 The expression the natural seat of things as they 
are' refers to the natural state of mind and phenomena 
in the nature of mind. 


219 Looking at everything that appears in the mind 
as a magic show. 


362 





tiếp nhận một cách có phê phán...” 

Từ điển Oxford online định nghĩa "critically" là “n a 
way that involves making fair, careful judgements about 
the good and bad qualities of somebody / something." 


62 Về bản dich tiếng Anh, xem Trám ngàn bài ca của 
Milarepa (The Hundred Thousand Songs of Milarepa), 
do Garma C.C. Chang (HSM) dich. Xem trang 459—461 
cho doan này. 

Người dich: Sách CBT, trang 130 ghi "Mila Gurbum" 
theo Princeton Dictionary of Buddhism trang 541 nghĩa 
là “Trăm ngàn bài ca của Milarepa," 

sách PĐPT, trang 274 dịch là “ở Mila Gurbum.” 


63 “Chỗ tự nhiên không thay đổi” là bản chất của tâm 
(Xem V70). 


64 Xem phần giới thiệu như trên của Kinh M.9. 


65 Tám mối bận tâm thế gian là bốn đôi của được và 
mát, vui và khó, khen và ché, danh tiéng và tai tiéng. 


66 Người dịch: Sách CBT, trang 130 ghi "taking all 
his experience as a friendly helper, the yogi is always 
happy." 

Sách PĐPT, trang 275 dich là “gặp ai cũng là ban..." 


67 Thành ngữ “chỗ tự nhiên của sự vật như chúng 
là" dé cập dén trạng thái tàm tu nhién và pháp / hién 
tượng trong bản chát của tâm. 


68 Người dịch: Sách CBT, trang 131 là "through 
taking upon himself loads of misery,” 
sách PĐPT, trang 275 ghi là “cân dong tích tụ của.” 


69 Người dịch: Sách CBT, trang 130 ghi "Having 
entered the path of distraction, binding his body and 
mind into servitude, the “Dharma-practitioner” is always 
unhappy." 

sách PĐPT, trang 275 dich là “tâm loạn theo buông 
lung, thân tâm nô lệ duc..." 


70 Nhìn mọi thứ xuất hiện trong tâm như màn trình 
diễn ảo thuật. 








222 Những bài kệ gốc của bản văn này được đi kèm 
với một phân tự chú giải mở rộng. 


223 Bồ-tát của trí tuệ. 


224 Quốc vương xuất gia, cai trị vương quốc Guge 
phía tây Tây Tạng, thỉnh Ati$a sang Tây Tang. 


225 Tức là những hạng thượng nhân tầm cầu giác 
ngộ đê cứu giúp mọi chúng sanh. 


226 Stupa, tháp thờ xá-lợi thân: xem *7h.94. Chúng 
cũng xem các kinh văn Phật giáo như “xá-lợi Pháp’. 


227 Chương 'Samantabhadra-caryä(Phỗ Hiền hạnh 
nguyện phẩm) trong Hoa Nghiêm Kinh (Gandavyüha 
Sütra) là nguón tài liệu chính vé hành trì cơ bán của 
Đại thừa với 'bảy chi cúng dường' — gồm lễ kính chu 
Phật, rộng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy 
hỷ công đức, thỉnh chuyển Pháp luân, thỉnh Phật trụ 





220 The root verses of the text are accompanied by 
an extensive self-commentary. 


221 The bodhisattva of wisdom. 


222 Buddhist monk and ruler of the Western Tibetan 
Kingdom of Guge, who invited Ati$a to Tibet. 


223 That is the supreme type of persons who seek to 
attain awakening in order to help all sentient beings. 


224 A monument for bodily relics: see *Th.94. They 
can also contain Buddhist texts as 'Dharma-relics'. 


225 The 'Samantabhadra-caryà' chapter of the 
Gandavyüha Sütra is the main source for the standard 
Mahayana practice of the  'seven-part ritual' — 
consisting of prostration to the awakened ones, 
offerings to them, confession before them, rejoicing at 
their good qualities, requesting the Buddhas to turn the 


363 





71 Người dich: Sách CBT, trang 130 ghi "Being led 
by the nose, saving face and living in conformity (with 
others)," 

sách PĐPT, trang 275 dịch là "bi xỏ mũi lôi đi, ngoan 
ngoãn theo thói đời.” 


72 Người dich: Sách CBT, trang 131 ghi "the 
formation of a new religious order, that of the 
Kadampas," 

sách PDPT, trang 276 dịch là ” Sự hinh thành một 
trật tự tôn giáo mới, của phái Kadampa." 


73 Những kệ gốc của tác phẩm này được kèm theo 
một tự bình luận mở rộng. 


74 Vị Bồ-tát của trí tuệ. 


75 Tăng sĩ Phật giáo và lãnh đạo của Vương quốc 
Quge của phía Tây của Tây tạng, người đã mời ngài 
Ati$a đến Tây tang. 

Người dich: Sách CBT, trang 132 ghi "Urged by the 
good disciple Awakening Light..." 

sách PĐPT, trang 277 dịch là "Do đệ tử Bồ-đề 
Quang..." 


76 Người dich: Sách CBT, trang 132 ghi “as 
someone who in every way seeks for himself nothing 
more than the pleasures of samsara;" 

sách PDPT, trang 277 dich là “luôn tim moi phương 
tiện, chỉ lợi ích minh, chi theo vui sanh tử.” 


77 Đó là kiểu người cao thượng mà đạt giác ngộ 
nhằm giúp tât cả chúng sanh. 


78 Một lăng mộ thờ xá-lợi thân: Xem Th.94. Chúng 
cũng có thê chứa các bản kinh Phật coi như là “xá lợi- 
Pháp.” 


79 Phẩm “Hạnh Phổ Hiền” của kinh Hoa Nghiêm là 
nguồn tài liệu chính cho sự thực hành Đại thừa chuẩn 
"nghi lễ bảy phần” — bao gồm sự lễ lạy các bậc giác 
ngộ, cúng dường họ, sám hối trước họ, tùy hỷ với 
những phẩm tính tốt của ho, thỉnh chư Phật chuyên 
bánh xe giáo pháp, khẩn cầu các Ngài không nhập niét 








thế, và hồi hướng bó-dé. 


228 Xem *Th.93 và *M.49—50. 


229 Cõi bàng sanh, nga quy và địa ngục. 


230 Bodhicitta, theo nghĩa khuyến khích chứng đắc 
viên mãn Phật quả, vi lợi lạc quân sanh. Xem *V.33. 


231 Biệt giải thoát luật nghi (pratimoksa-samvara, 
phòng hộ tâm bằng giới biệt giải thoát), có bảy phần: 
năm cho xuất gia — sa-di, sa-di-ni, thức-xoa- ma-na, tỳ- 
kheo, tỳ-kheo-ni — và hai chỉ tại gia: cận sự nam, cận 
sự nữ. Xem *V.48. 


232 Tức là thanh tịnh hóa các thế giới của chúng 
sanh thành cõi Phật. 


233 Ba tụ tịnh giới: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện 
pháp giới, và nhiêu ích hữu tình giới (xem LP pp.96-7). 
Xem *V.46-8. 


234 Hai tư lương được tích lũy cần thiết để chứng 
đặc Phật quả viên mãn. 


235 Tháng trí (abhijña) thường hiểu là thần thông 
Xem *Th.141. 


236 Tu chỉ (samatha) tăng trưởng dinh, xem *Th.132 
và 140. 


237 Samadhi-sambhaàra-parivarta, mót tác phám cüa 
Bodhibhadra (Giác Hiên, vi thây chính của Ati$a) tóm 
tắt các chi phân là: (1) xuát ly ma nghiệp, (2) gia hành 





wheel of Dharma, supplicating them not to enter final 
nirvana so that they can continue to teach, and 
dedicating all karmic benefit to complete awakening. 


226 See *Th.93 and *M.49—50. 


227 The worlds of animals, ‘hungry ghosts’ and hell- 
beings. 


228 Bodhicitta, in the sense of the aspiration to attain 
full Buddhahood, for the sake of all beings. See *V.33. 


229 The seven types of vows of discipline are for the 
five types of monastic person — the male and female 
novice, the nun-in-training, and the full monk and nun — 
and for the male and female layperson. See *V.48. 


230 l.e. purify the worlds of sentient beings into 
Buddha-fields. 


231 These are: the discipline of keeping one's vows, 
the discipline of gaining karmic benefit, and the 
discipline of helping others (see LP pp.96-7). See 
*V.46-8. 


232 The two accumulations needed for the 
attainment of truly complete Buddhahood. 

233 See *Th.141. 

234 Calm abiding develops the meditative 
absorptions: see *Th.132 and 140. 

235  Samaàdhi-sambhaàra-parivarta, a work by 
Bodhibhadra (one of  Ati$a's main teachers) 


summarizes the ingredients as: (1) renunciation of the 
364 





bàn vô du (niết bàn không còn thân thể) dé các Ngài 
có thé tiêp tục giảng thuyét và hôi hướng tât cả nghiệp 
thiện cho sự toàn giác. 


80 Xem Th.93 và M.49—50. 


81 Thé giới của súc vật, "nga quỷ” và chúng sanh ở 
địa ngục. 


82 Bồ dé tám tiếng Sanskrit là Bodhicitta theo nghĩa 
ước nguyện đạt Phật quả đây đủ vì lợi ích của tât cả 
chúng sanh. Xem V.33 (V.33). 


83 Bảy loại lời thệ về giới dành cho năm chúng xuất 
gia (năm hạng tu sĩ): Sa-di và Sa-di-ni, Thức-xoa ma- 
na, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni và dành cho cư sĩ nam, cư 
Sĩ nữ. Xem V.48. 


84 Người dịch: Sách CBT, trang 133 ghi là "for the 
sake of but one sentient being.;” 

bản tiếng Việt PĐPT, trang 279 ghi là “không vì tự lợi 
lạc, mà vì thảy chúng sanh.” 


85 Nghĩa là làm thanh tịnh các thế giới của chúng 
sanh thành các Phật quốc. 


86 Những cái này là: nhiếp luật nghi giới (tụ giới về 
giữ lời thệ của mình), nhiếp thiện pháp giới (tụ giới về 
đạt những lợi ích về nghiệp) và nhiêu ích hữu tình giới 
(tụ giới về giúp đỡ người khác) (Xem LP trang 96-7). 
Xem Kim cương thừa V.46-8. 


87 Hai sự tích lũy cần thiết cho việc đạt Phật quả đầy 
đủ chân thật. 


88 Xem Th.141. 

89 Thiền chỉ (An trú tĩnh lặng) phát triển định an chỉ: 
Xem Th.132 và 140. 

90_Samädhi-sambhãra-parivarta, một tác phám của 


Ngài Giác Hiền (Bodhibhadra) (một trong những vị thầy 
chính của Ngài Ati$a tóm lược các yêu tô nhu sau: (1) 








văn huệ, (3) trừ khử hý luận, (4) không ham nói nhiều, 
(5) tác ý nơi tướng, (6) niệm công đức định, (7) cần 
hành đối trị, (8) hòa hiệp chi-quán (vipasyana), (9) trú 
thực am tri phương tiện (LP p.215). 


238 Phiền não chướng trở ngại giải thoát, và sở tri 
chướng trở ngại nhât thiết trí. 


239 Tu tập trí tuệ là quán chiếu nhân vô ngã và pháp 
vô ngã (xem *V.75-6). 


240 Chuỗi tương tục của danh và sắc tạo thành tự 
ngã. 


241 Các cơ sở tri giác (căn và cảnh) cùng với các 
thức tương ứng. 


242 Xem *V.75, ‘Quán chiếu nhân vô ngã, hay không 
tự tánh, của Gampopa, cùng lý luận đồng dạng (căn cứ 
trên hỗ tương phụ thuộc của hai khái niệm 'nhàn' và 
'quả') được dùng dé chứng minh về nhân vô ngã. 


243 Thí du kinh điển là khái niệm về một ‘vi tràn’ 
được thấy chẳng phải là 'một hay “nhiều: vi trần là 
'một không có bởi vì bất cứ cái gì có trương độ trong 
không gian (hay thời gian) thì cũng có thể chia chẻ đến 
vô hạn, và nếu không có những cái ‘môt’, thì cũng 
chẳng thé có 'nhiều' (xem *V.76). 


244 Cf. MMK XVIII.5: "Khi nghiệp và phiền não bi tiêu 
diệt, thi có sự giải thoát. (Quán chiếu vào) tánh không 
chặn đứng sự tăng trưởng của nghiệp và phiền não, 
thứ sẽ dẫn tới sự tăng trưởng niệm tưởng phân biệt.' 


245 Không rõ nguồn. 
246 Bốn gia hành thiện căn: noãn (üsmagata, hơi 


nóng), đảnh (mürdhan: đỉnh đầu), nhẫn (ksãníi: nhẫn 
tho), và thé đệ nhật (agradharma: đỉnh cao nhát) là bón 





world, (2) preparation through study, (3) avoiding 
premature action, (4) abandoning anxiety, (5) 
dissatisfaction with the world, (6) mindfulness of 
benefits, (7) diligence, (8) integrating calm abiding with 
insight (vipa$yana), and (9) the means of staying / 
persevering in the things listed above (LP p.120). 


236 Emotional defilements obstructing liberation, and 
cognitive errors obstructing omniscience. 


237 The cultivation of wisdom means meditating on 
the lack of personal and phenomenal identies (see 
*V.75—6). 


238 Mental and physical processes making up a 
person. 


239 The sense-bases (senses and their objects) plus 
the corresponding kind of consciousness. 


240 See *V.75, 'Meditation on the lack of personal 
identity, or self-essence' by Gampopa, where the same 
line of reasoning (based on the inter-dependence of the 
two concepts ‘cause’ and 'result') is used to prove the 
lack of personal identity. 


241 The classical example is the concept of an 'atom' 
which is found to be neither ‘one’ nor 'many': ‘one’ atom 
cannot be found because anything with extension in 
space (or time) is infinitely divisible, and if there are no 
'ones', there cannot be ‘many’ (see *V.76). 


242 Cf. MMK XVIII.5: When action and defilement 
are consumed, there is liberation. (Insight into) 
emptiness stops the proliferation of action and 
defilement, which comes from the proliferation of 
conceptual thought.’ 


243 Source unidentified. 


244 The stages of heat, peak, patience, and supreme 
dharma are four successive stages on the path of 
connection, whereby one 'connects' to the ten stages of 


365 





xuất ly thế gian, (2) chuẩn bi qua nghiên cứu, (3) tránh 
các hành động chưa chín chắn, (4) từ bỏ âu lo, (5) 
không hài lòng về thế giới, (6) chánh niệm về phước, 
(7) sự chăm chỉ, (8) kết hợp thiền chỉ và thiền quán / tỳ- 
bát-xá-na (vipa$yanà) và (9) phương tiện kiên trì trong 
những điều đã liệt kê ở trên (LP trang 120). 


91 Những phiền não về tình cảm trở ngại sự giải 
thoát và những sai sót vé lý trí trở ngại sự toàn tri. 


92 Sự trưởng dưỡng trí tuệ có nghĩa là thiền quán về 
không có các thực thê hiện tượng và con người (không 
ngã) (Xem *V.75—6). 


93 Các tiến trình thể chất và tinh thần tạo nên con 
người. 


94 Các xứ (các giác quan và đối tượng của chúng) 
cộng thêm kiêu ý thức tương ưng. 


95 Xem V.75, “Thiền định về tánh không hay không 
tự tánh” của Gampopa, trong đó dòng suy luận giống 
như vậy (căn cứ trên sự lệ thuộc lẫn nhau của hai khái 
niệm “nguyên nhân” và “kết quả”) được sử dụng nhằm 
chứng minh việc không có ngã (thiếu nhận dạng cá 
nhân). 


96 Ví dụ có điển là khái niệm của một “nguyên tử” 
được nhận thấy là không phải “một” cũng không phải 
“nhiều:” “một” nguyên tử không thể được tìm thấy bởi 
vì bất kỳ thứ gì mở rộng về không gian (hay thời gian) 
thì có thể phân chia vô hạn, nên nếu không có “những 
cái một,” sẽ không thé có “nhiều” (Xem V.76). 


97 So sánh Luận Trung quán (Tham chiếu MMK) 
XVIII.5: “khi hành động và hữu lậu được tiêu trừ thì có 
sự giải thoát. (Tuệ giác với) tánh không chám dứt sự 
hý luận của hành động và hữu lậu mà đến từ sự hý 
luận của tư tưởng khái niệm.” 


98 Không xác minh được nguồn tài liệu nào. 


99 Các giai đoạn / địa (người dịch: bốn gia hạnh 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm) của hơi nóng (Noãn địa), 


đỉnh (Đảnh địa), kiên nhẫn (Nhẫn địa )và giáo pháp tối 








giai đoạn liên tuc trong gia hành đạo (prayogamãrga, 
giai đoạn chuẩn bị hiện quán Thánh dé), từ đây bó-tát 
chuẩn bị tiến vào Sơ địa, bước đầu trong mười địa của 
bó-tát đang trên đường thẳng đến Phật quả. 


247 Cực hy, Hoan hy (pramudità), tên của So địa, địa 
đâu tiên trong mười địa (bhümi, giai vị) của bô-tát địa. 


248 Tám đại tát-dia (mahäsiddhi): 8 dai thành tựu. 
Trong số rất nhiều 'đại thành tựu' được nêu trong kinh 
điển Kim cang thừa, bộ tám này ở đây chỉ cho: (1) bảo 
bình, (2) phi hành (chạy nhanh), (3) bảo kiếm, (4) khiển 
sứ, (5) độn thổ, (6) ẩn thân, (7) cây như ý, và (8) quốc 
chánh (xem LP pp.167. và 184. n.7). Một số tương tự 
như các thần thông được nêu trong kinh văn Thượng 
tọa bộ (xem *L.35 và *Th.48 và 141). 


249 Bốn loại bồ-đề sự nghiệp được tu tập trong đạo 
lộ của Mật Tục (Tantra) hay Chân Ngôn (Mantra) (cả 
hai thuật ngữ được dùng tương đương cho Kim cang 
thừa) gồm tinh (tức tai, trừ tai họa), táng ích (diên 
mạng, trường thọ), hoài ái (hoài nhu, nhiếp phục, câu 
triệu, lôi cuốn thân thích) và hàng phục (trấn áp, tiêu 
diệt kẻ địch). 


250 Bốn bậc mật tục được biết trong các tân phái 
Phật giáo Tây Tạng gồm sự mật bộ (kriya-tantra), hành 
mát bộ (car/ã-tanira), du-già mật bộ (yoga- tantra), và 
vô thượng mật bộ (anuttara-tantra). Chúng đại diện cho 
các mức độ hiểu biết uyên áo tăng dàn để một người 
có bồ-đề tâm, với từng cấp có các pháp hành khác 
nhau của mình. Hai cấp đầu tiên được đề cập ở đây. 


251 Nghi lễ nhập môn cho phép một người có thể 
hành một pháp Kim cang thừa nào đó. 


252 Hai cắp độ nhập môn mật tục cao hơn, liên quan 
đến những hoạt động có bản chất tính dục và do đó 
không phù hợp với hàng xuất gia. Trong hành trì hiện 
tại, hàng xuất gia chỉ được truyền quán đảnh (nhập 
môn) một cách tượng trưng. 


253 Tha thắng tội: pãrajika (ba-la-di), xuất gia hành 





the bodhisattva who is on the noble path. 


245 Or 'joyous' (pramudita), the name of the first of 
the ten bodhisattva stages. 


246 From among the numerous ‘great 
accomplishments' listed in Vajrayana texts, the set of 
eight referred to here are those of the excellent 
(wishing) vase, swift-footedness, the invincible sword, 
going underground, invisibility, and the rest (see LP 
pp.167. and 184. n.7). Some of these are similar to the 
'supernormal powers' listed in Theravada texts (see 
*L.35 and *Th.48 and 141). 


247 The four types of awakened activities developed 
on the path of Tantra or Mantra (both terms are used 
interchangeably for Vajrayana) are those of pacifying, 
enriching, magnetizing (attracting), and destroying. 


248 The four classes of tantra known by the new 
schools of Tibetan Buddhism are kriya-tantra, caryà- 
tantra, yoga-tantra, and anuttara-tantra. They represent 
increasingly profound levels of understanding that one 
has the awakening-mind, with each level having their 
different respective practices. It is the first two that are 
mentioned here. 


249 The ritual of initiation that gives one authorization 
to perform a certain Vajrayana practice. 


250 The two higher levels of tantric initiation, which 
involve activities of a sexual nature and are thus 
unsuitable for monastics. In current practice, monastics 
are given initiations in a symbolic way. 


251 Violation of vow incurring loss of ordination: see 
366 





thượng (Thé Đệ Nhất địa ) là bón giai đoạn / địa liên 
tiệp trên con đường kết nôi, trong đó người ta “kết nôi” 
với mười địa của vị Bô-tát trên con đường thánh. 


100 Hay là “hoan hy" (S.pramudita), tên của địa thứ 
nhất trong mười địa BÓ-tát. 


101 Trong số nhiều “thành tựu vĩ đại” được liệt kê 
trong các bản văn Kim cương thừa, bộ tám thành tựu 
được đề cập ở đây là chiếc lọ tuyệt vời (ước gì được 
đó), đi nhanh, kiếm vô địch (bát khá chién bai), dón thó 
(đi dưới lòng đất), tàng hinh và còn lai (Xem LP trang 
167 và 184 số.7). Một số thành tựu này tuong to nhu 
"nhüng thàn thóng" duoc liét ké trong các kinh ván 
Thượng tọa bó (Xem *L.35 và *Th.48 và 141). 


102 Bón loai hoat dóng có tinh giác duoc trién khai 
trên con đường của Kim cương thừa (cà hai thuật ngữ 
Tantra và Mantra đều được sử dụng thay đổi cho nhau 
khi nói về Kim cương thừa) là những hoạt động của 
bình định, làm phong phú, thu hút (hấp dẫn) và phá 
hủy. 


103 Bón loại nghi quỹ / tantra theo các trường phái 
mới của Phật giáo Tây tạng là tantra hành động (kriyã- 
tantra), tantra hạnh kiểm (caryä-tantra), tantra du-già 
(yoga-tantra) và tantra tối thượng (anuttara-tantra). 
Chúng đại diện cho các mức độ hiểu biết thâm sâu 
tăng dần mà người có tâm bồ đề, với mỗi mức độ có 
những thực hành riêng khác nhau. Đó là hai loại đầu 
tiên mà được đề cập ở đây. 


104 Nghi lễ quán đảnh mà cho phép một người thám 
quyên thực hiện một thực hành Kim cương thừa nào 
đó. 


105 Hai mức độ cao hơn của quán đảnh mật tông có 
liên quan đến hoạt động tính dục cho nên không thích 
hợp cho tu sĩ. Trong thực hành hiện nay, tu sĩ được 
quán đảnh theo cách tượng trưng. 


106 Su vi phạm giới dẫn đến mát đi sự thọ giới 








dâm dục, phạm trọng cắm ba-la-di, mất thể tánh tỳ- 
kheo, phải bi tân xuât khỏi Tăng. Xem *V.84. 


254 Hộ-ma (homa), hay hỏa đàn, một trong nhiều loại 
lễ nghi Kim cang thừa (xem LP p.186.n.31 dé biết danh 
sách). 


255 Xem chuyện 57 (Rechungpa's Departure) trong 
HSM p. 677-48. 


256 Tức là, dà từng là cha me của minh trong nhiều 
đời quá khứ. 





*V.84. 


252 One of the many types of Vajrayana rituals (see 
LP p.186.n.31 for a list). 


253 See story 57 (Rechungpa's Departure) in HSM 
pp.637-48. 


254 That is, has been one's father or mother in some 
past life. 


367 





(không còn là tu sĩ nữa): Xem *V.84. 


107 Một trong nhiều loại nghi lễ Kim cương thừa 
(Xem LP trang 186 số 31 có danh sách này). 


108 Xem câu chuyện số 57 (Sự khởi hành của 
Rechungpa) trong Trăm ngàn bài ca của Milarepa 
(HSM) trang 637—648. 


109 Nghĩa là từng là cha hay mẹ trong kiếp quá khứ 
nào dó. 








CHƯƠNG 4 - VÉ XÃ HOI VÀ QUAN HE NHÂN 
SINH 


THƯỢNG TỌA BO 
Thuật trị nước 


Th.29 Các nguyên tắc trị quốc an bang 


Đoạn này tường thuật đường lối điều hành xã hội của 
người Vajji. Án-dó trong thời đại của đức Phát được 
biết là đã từng có một hệ thống chính trị cộng hòa khác 
với hệ thống quân chủ thống trị phó bién vé sau. 

Nguôn tài liệu văn học Phật giáo đánh giá rát cao vé 
hé thống chính quyên Vajjr mang nhiều đặc điểm dân 
chủ. 

Ché độ Tăng lữ trong các Tăng viện do Phật thiết lập 
cũng tuân thủ những nguyên tắc tương tợ, trong đó 
không có quyên lãnh dao cá nhân; tắt cả mọi hành xử 
phải được đồng thuận theo ché độ hòa hiệp tác pháp. 

Đoạn trích dẫn sau đây được Phật gián tiếp nói cho 
viên đại thần của một ông vua muốn chinh phục dán 
Vajjr, trong đó cho tháy khó có thé chinh phuc dân Vajj. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng hầu quat sau lưng 
Thế Tôn, và Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda: 'Này 
Ananda, ông có nghe, người dân Vajjï thường xuyên tu 
họp và tu họp đông đảo?' Bạch Đại Đức, con có 
nghe... .' 


'Này Ananda, chừng nào, dân Vajji thường xuyên tụ 
họp..., bây giờ dân Vajjï được cường thịnh, không suy 
yếu.... "TD 

[Dân Vajjï vẫn sẽ cường thịnh, không suy yêu néu ho 
vân]... 

tụ họp trong ý niệm đoàn kết, giải tán trong ý niệm 
đoàn kêt, và hành sự trong ý niệm đoàn kêt... không 
ban hành những luật lệ không đáng ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, tuân thủ luật 





CHAPTER 4: 
RELATIONSHIPS 


ON SOCIETY AND HUMAN 


THERAVADA 
Good governance 


Th.29 Principles of good governance that ensure 
the stability of the state 


This passage describes the way the Vajjis ran their 
society. They were known to have had a republican 
political system different from what had become the 
widely prevalent monarchical system of India during the 
time of the Buddha. 

Buddhist literary sources speak very highly of the 
Vajjian system of government which had many 
democratic features. 

The Buddha's own adherence to similar principles is 
seen in the system of monastic administration 
established by him, which leaves no room for 
authoritative individual leadership, but | makes 
arrangements for a consensual system of 
administration. 

The passage is delivered to an emissary of a king 
who wished to conquer the Vajjis, pointing out their 
strengths, which made them difficult to conquer. 


At that time Venerable Ananda was standing behind 
the Blessed One, fanning him, and the Blessed One 
addressed Venerable Ananda: ‘What have you heard, 
Ananda: do the Vajjis meet together regularly, and 
have frequent meetings?' 'Sir, | have heard that the 
Vajjis meet together regularly ....' 


'So long, Ananda, as the Vajjis meet together 
regularly ... the growth of the Vajjis is to be expected, 
not their decline. ... 

[The Vajjis will also grow and not decline if they 
continue to] ... 

meet in unity and disperse in unity and attend to their 
affairs in concord ... neither enact laws that are not 
already enacted nor break ones that are already 
enacted, but proceed in accordance with their ancient 


368 





CHƯƠNG 4 - VÉ XÃ HOI VÀ QUAN HỆ NHÂN 
SINH 


THƯỢNG TỌA BỘ 
CÁCH TRỊ VÌ ĐÁT NƯỚC 


Th.29 Những nguyên tắc của cách trị vì đất nước 
giỏi đảm bảo tính ổn định của đất nước 


Đoạn kinh này mô tả cách mà những người dân 
Vajjis đã quán lý xã hội của họ. Người ta biết là họ đã 
có một hệ thống chính trị cộng hòa khác với cái mà đã 
trở thành hệ thống chế độ quân chủ phỗ biến rộng rãi 
của Ấn Độ trong thời của đức Phát. 

Những nguôn lài liệu văn học Phật giáo đánh giá rát 
cao hệ thống nhà nước Vajji mà có nhiều đặc điểm dân 
chủ. 

Người ta nhìn thấy sự tuân thủ của chính đức Phật 
với những nguyên tắc tương tự trong hệ thống điều 
hành tăng đoàn do đức Phật thành lập, điều này không 
dành chỗ cho quyên lãnh đạo cá nhân, mà sắp xép hệ 
thống điều hành đồng thuận / nhát trí. 

Đoạn kinh này được thuyết cho vị sứ giả của một đức 
vua muốn chinh phục nước Vajji, kinh chỉ ra những 
điểm mạnh của dân Vajji khiến khó mà chinh phuc 
được họ. 


Vào lúc đó, tôn giả Ananda đang đứng phía sau đức 
Thế Tôn quạt cho Ngài và đức Thế Tôn đã bảo tôn giả 
Ananda rằng: "Này Ananda, ông đã nghe được những 
gì: Có phải người dân Vajji thường gặp gỡ nhau và có 
những buói họp thường xuyên?” 


"Kính thưa Ngài, con đã nghe rằng người dàn Vajji 
gặp gỡ thường xuyên....” “Này Änanda, miễn là người 
dân Vajji thường gặp gỡ nhau... thì người ta có thể 
mong sự phát triển của nước Vajji, không phải là sự 
suy thoái của họ... 

[Dân chúng Vajji sẽ phát triển và không suy thoái nếu 
họ tiếp tục]... 

Gặp nhau trong đoàn kết và giải tán trong đoàn kết 
và giải quyết các sự vụ của họ trong sự hòa hợp... 








pháp Vajji nhu đã được ban hành từ trước... 

cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc 
trưởng lão Vajjï và suy gẫm những điều được nghe từ 
họ... không dụ dỗ và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu 
nữ phải các tự miếu của Vajjï ở nội thành và ngoại 
thành, không bỏ phế các cúng vật được cúng từ trước, 
được làm từ trước, đúng với luật lệ.. 

bảo hộ, che chở, hộ trì đúng pháp các vị A-la-hán ở 
tại đó, khiến những vị chưa đến sẽ đến, những vị đã 
đến sống an lạc. 


Rồi Thế Tôn nói với bà-la-món Vassakara: ‘Này bà- 
la-môn, một thời Ta sống tai tháp Sarandada ở Vesali, 
Ta đã dạy cho dân Vajjï bảy pháp bắt thối này. 

Chừng nào bảy pháp bắt thối còn tồn tại giữa những 
người Vajjï, chừng nào bảy pháp bất thối này còn 
những người Vajjr tuân thủ, người dân Vajjï sẽ được 
cường thịnh, không bị suy yếu." 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 1l.73—75, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.30 Lãnh dao hủ bại-những hậu quá tai hai cho 
xã hội và thiên nhiên 


Đoạn trích này cho thấy mối quan hệ giữa hành vi 
đạo đức con người với những biến đỗi xảy ra trong môi 
trường tự nhiên. 

Pháp, hay trật tự tự nhiên, bị phá vỡ bởi những hành 
động bắt chính đi ngược lại Pháp, tức trật tự đạo đức 
chân chánh. 

Đoạn này lưu ý đến trách nhiệm lãnh đạo đắt nước 
duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội, nêu thí dụ 
điền hình cho phần còn lại của xã hội. 


Này các tỳ-kheo, khi nào có các vua phi pháp, khi ấy 
thân thuộc của vua cũng phi pháp; khi nào có các thân 





Vajjian principles of justice ... 

are hospitable, respect, honour and venerate their 
Vajjian elders and think it worthwhile to listen to them 
.. refrain from abducting women and maidens of good 
families and oppressing them are hospitable, 
respect honour and venerate their shrines, both those 
within the city and those outside it, and do not fail in 
making the due offerings made to them formerly ... 

provide righteous watch, ward and protection to the 
arahants, so that those who have not come to the 
realm yet might do so, and those who have already 
come might live there at ease. 


And the Blessed One addressed the brahmin 
Vassakara: ‘Once, brahmin, | dwelt at Vesali, at the 
Sarandada shrine, and there | taught the Vajjis these 
seven conditions leading to the prevention of their 
decline. 

So long, brahmin, as these seven principles 
conducive to non-decline remain and prevail among the 
Vajjis, their growth is to be expected, not their decline.’ 


Maha-parinibbana Sutta:  Digha-nikaya ll.73-75, 
trans. P.D.P. 
Th.30 Corrupt leadership and its adverse 


consequences for society and nature 


This is a passage that shows a connection between 
the ethical conduct of humans and changes that occur 
in the natural environment. 

Dhamma as natural order is disrupted by unrighteous 
actions that go against Dhamma as right ethical order. 

The passage draws attention to the responsibility of a 
land's leadership in maintaining moral standards in 
society through setting an example to the rest of the 
society. 


Monks, at a time when kings are unrighteous, the 
royal servicemen too become unrighteous. When the 


369 





không ban hành luật chưa được ban hành cũng không 
phá bỏ luật đã được ban hành, mà tiến hành phù hợp 
với những nguyên tắc công lý của Vajji có đại của họ.. 

hiếu khách, tôn trọng, tôn vinh và tôn kính các trưởng 
lão Vajji của họ và nghĩ rằng xứng đáng để lắng nghe 
họ... không bắt cóc phụ nữ và thiếu nữ của những gia 
đình tốt và áp bức họ... hiếu khách, tôn trọng danh dự 
và tôn kính các đền thờ của họ, cả những đền thờ 
trong thành phố và những đền thờ bên ngoài nó và 
thực hiện được việc cúng dường đúng thời cho ho nhu 
trước đây... 

cung cấp sự canh gác, chỗ ở và sự bảo vệ chính 
đáng cho các A-la-hán, để những người chưa đến 
vương quốc này có thé đi tới và những người đã đến 
có thể sống ở đó thoải mái... 


Đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-món Vassakara: “Một 
lần, này Bà-la-món, Ta cư ngu tại điện thờ Sarandada 
ở Tỳ-xá-li (Vesali) và tại đó Ta đã day cho các dân 
chúng Vajji bảy điều kiện dẫn đến việc ngăn chặn sự 
suy tàn của họ. 

Vì vậy, này Bà-la-môn, vì bảy nguyên tắc có lợi cho 
sự không suy tàn này vẫn còn và phổ biến trong dân 
chúng Vajji, nén sự tăng trưởng của họ là được mong 
đợi, chứ không phải sự suy giảm của họ. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Truong bó M. 73-75, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.30 Sự lãnh đạo đồi bai và những hậu quả bát 
lợi của nó cho xã hội và thiên nhiên 


Đây là một đoạn thé hiện một mi liên hệ giữa hanh 
kiểm đạo đức của con người và những thay dôi xảy ra 
trong môi trường thiên nhiên. 

Giáo pháp như là trật tự thiên nhiên bj gián đoạn bởi 
những hành động bắt chính chống lại giáo pháp như là 
trật tự đạo đức đúng đắn. 

Đoạn này lưu ý trách nhiệm của sự lãnh đạo của một 
lãnh thỗ trong việc duy trì các chuẩn mực đạo đức 
trong xã hội qua việc làm gương cho những thành phán 
còn lại của xã hội. 


Này các thầy Tỳ-kheo, vào thời khi mà những vua 
chúa bât chính thì những người quan lại cũng trở nên 








thuộc của vua phi pháp, khi ấy các bà-la-môn gia chủ 
cũng phi pháp; khi nào có các bà-la-môn gia chủ phi 
pháp, khi ấy các cư dân trong thị trán và tụ lạc cũng phi 
pháp; 

khi nào các cư dân trong thị trấn và tụ lạc phi pháp, 
khi ấy mặt trăng, mặt trời chuyển dịch không bình 
thường; khi nào mặt trăng, mặt trời chuyển dịch không 
bình thường, khi ấy các ngôi sao và các chòm sao 
cũng chuyển dịch không bình thường; khi nào các ngôi 
sao và các chòm sao chuyển dịch không binh thường, 
khi ấy ngày đêm xuất hiện không bình thường. 

Khi nào ngày đêm xuất hiện không bình thường, khi 
ấy tháng toàn phần và tháng bán phần xuất hiện không 
bình thường; khi nào tháng toàn phần và tháng bán 
phần xuất hiện không bình thường, khi ấy mùa và năm 
xuất hiện không bình thường; khi nào mùa và năm xuất 
hiện không bình thường, khi ấy gió thổi sai hướng; khi 
nào gió thói sai hướng, khi ấy chư thiên cáu giận; 

khi nào chư thiên cáu giận, khi ấy trời làm mưa 
không đúng thời; khi nào trời mưa không đúng thời, khi 
ấy lúa chín trái mùa; khi nào các loài người ăn loại lúa 
chín trái mùa ấy, khi ấy thọ mạng con người sẽ rút 
ngắn, dung sắc xấu, sức yếu và nhiều bệnh. 


Này các ty-kheo, khi nào có các vua đúng pháp... 
[những điêu ngược lại với bên trên xảy ra]. 


Khi đàn bò lội sông, con đầu đàn lạc hướng, cả đàn 


đều lạc hướng, theo con bò lạc hướng. 


Cũng vậy, trong loài người, 
pháp, kẻ dưới thảy hành theo. 


người trên hành phi 


Quốc vương hành phi pháp, cả nước phải chịu khó. 


Khi đàn bò lội sông, đầu đàn đi đúng hướng, cả đàn 
đêu đúng hướng, lội theo bò đúng đường. 


Cũng vậy, trong loài người, người trên hành đúng 
pháp, kẻ dưới thảy hành theo. 
Quốc vương hành đúng pháp, cả nước sống an lạc. 





royal servicemen become unrighteous, the brahmin 
householders too become unrighteous. When the 
brahmin householders become unrighteous, those in 
the townships and provinces too become unrighteous. 

When those in the townships and provinces become 
unrighteous, the moon and sun move unevenly. When 
the moon and sun move unevenly, the stars and the 
constellations move unevenly. When the stars and the 
constellations move unevenly, then the night and day 
occur unevenly. 

When the night and day occur unevenly, the 
fortnights and the months become uneven. When the 
fortnights and months become uneven, the seasons 
and the year become uneven. When the seasons and 
the year become uneven, winds blow unevenly and in 
the wrong direction. When winds blow unevenly and in 
the wrong direction, deities become disturbed. 

When the deities become disturbed, the sky does not 
bring proper rainfall. When there is no proper rainfall, 
the grains ripen unevenly. When humans eat unevenly 
ripened grains, their life-span is shortened, and they 
lose their beauty and power and are struck by many 
ailments. 


Monks, at a time when kings are righteous ... 
opposite of the above happens]. 


[the 


When cattle are crossing (a water way), if the leading 
bull goes crooked, all of them go crooked as the 
leading one has gone crooked. 


Even so, among humans, if the one considered the 
chief behaves unrighteously, all the rest will follow suit. 


If the king is unrighteous, the whole country rests 
unhappily. 


When cattle are crossing (a water way), if the leading 
bull goes straight, all of them go straight as the leading 
one has gone straight. 


Even so, among humans, if the one considered the 
chief, indeed, lives righteously, all the rest follow suit. 
If the king is righteous, the whole country rests 


370 





bát chính. Khi những quan lại trở nén bát chính thi 
những chủ hộ Bà-la-môn cũng trở nên bất chính. Khi 
những chủ hộ Bà-la-môn trở nên bát chính thì những ai 
trong các thị trấn và tụ lạc cũng trở nên bắt chính. 

Khi những ai trong các thị trấn và tụ lạc trở nên bát 
chính thì mặt trời và mặt trăng chuyên động không cân 
bằng. Khi mặt trời và mặt trăng chuyển động không 
cân bằng, những ngôi sao và tinh tú chuyển động 
không cân bằng. Khi những ngôi sao và tinh tú chuyển 
động không cân bằng thì ngày và đêm xảy ra không 
cân bằng. 

Khi ngày và đêm xảy ra không cân bằng, nửa tháng 
và các tháng trở nên không cân bằng. Khi nửa tháng 
và các tháng trở nên không cân bằng, các mùa và năm 
trở nên không cân bằng. Khi các mùa và năm trở nên 
không cân bằng, gió thổi không đều và sai hướng. Khi 
gió thói không đều và sai hướng, các thần trở nên bực 
bội. 

Khi các thần trở nên bực bội, bầu trời không có mưa 
đúng mùa. Khi không có mưa đúng mùa, ngũ cốc chín 
không đúng mùa. Khi con người ăn những ngũ cốc 
chín không đúng mùa, thọ mạng của họ bị ngắn lại, 
nên họ mắt sắc đẹp và sức mạnh và bị nhiều tật bệnh. 


Này các thầy, vào lúc mà những nhà vua chánh 
trực... [điêu ngược lại của những việc trên xảy ra]. 


Khi gia súc đang lội qua (một con kênh / sông), nếu 
con trâu đâu đàn di quanh co, tât cả chúng cũng đi 
quanh co như con trâu đâu đàn đã đi quanh co. 


Thậm chí như thế, ở loài người, nếu người ta đã cho 
là người đứng đâu cư xử bát chính thi tât cả những 
người còn lại sẽ cư xử y như vậy. 


Nếu nhà vua bát chính, cả đất nước bị bát hạnh. 


Khi gia súc đang lội qua (một con kênh / sông), nếu 
con trâu đầu đàn đi thẳng, tất cả chúng cũng đi thẳng 
như con trâu đầu đàn đã đi thẳng. 


Thậm chí như thế, ở loài người, nếu người ta đã cho 
là người đứng đầu cư xử đúng đắn thì tất cả những 
người còn lại sẽ cư xử y như vậy. Nếu nhà vua liêm 








Adhammika Sutta: Anguttara-nikaya 11.75—75, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.31 Phận sự Hiền Thánh và phẩm tánh đạo đức 
của Chuyên luân vương 


Những đoạn trích này nói vé lý tưởng về một Cakka- 
vatti - Chuyén luân vương, vi dai hoàng đế thống tri 
toàn cõi Án-dó (xem *LI.5). 

Điều này được nêu lên trong Thánh điễn Phật giáo 
nhằm cung cấp một cơ sở đạo đức tốt đẹp cho sinh 
hoạt chính trị của xã hội. 

Vì quyên lực to lớn tập trung vào chỉ một người trong 
ché độ quân chủ đã phó biến rộng rãi vào thời đó, Phát 
giáo tìm cách giải quyết tình hình bằng cách giới thiệu 
khái niệm về một vị vua khước từ tham vong chinh 
phục bằng quân sự và cai trị theo Pháp, tức là công 
chánh, đạo đức và luật pháp công bằng. 

Đoạn thứ hai nhắn mạnh rằng quyên lực thé tục của 
người cai trị phải luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc như 
váy. 


Thuở xưa, này các tỳ-kheo, có vi Chuyén luân vương 
tên là Dalhanemi (Kiên Cố Niệm), là con người chánh 
trực, là ông vua chánh trực, chinh phục bốn châu thiên 
hạ, giữ yên bờ cõi và thành tựu bảy báu... Ông thống 
trị toàn cõi đất này cho đến bờ bién, không dùng dao, 
không dùng kiếm, mà dùng pháp luật và công chính. 


Này các tỳ-kheo, vua Dalhanemi sau nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm... đúng lúc đặt vương 
trưởng tử lên vương vị, rồi cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà- 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau 
khi vị đạo sĩ quốc vương xuất gia bảy ngày, thiên luân 
bào? biến mát. 

Mót thàn thuóc di dén óng vua quán dành dóng sát- 
đế-lợi, tàu rằng: 'Tâu Thiên vương, xin biết cho, thiên 
luân báo đã bién mắt.'... 

Khi ấy, vị đạo sĩ quốc vương nói với vua quán đảnh 





happily. 


Adhammika Sutta: Anguttara-nikaya 11.75—75, trans. 
P.D.P. 


Th.31 Noble duties and the moral qualities of a 
Cakkavatti monarch 


These passages are on the ideal of a Cakka-vatti, a 
great 'Wheel-turning' monarch whose rule turns its 
influence over all India (see "LI.5). 

This is presented in the Buddhist canon with a view 
to providing a sound ethical basis for the political life of 
society. 

Since authority was greatly concentrated in a single 
person in the monarchical system of government that 
was widely prevalent at the time, Buddhism sought to 
address the situation by introducing the concept of a 
monarch who gave up the ambition of military conquest 
and ruled according to Dhamma, in the sense of 
righteous, ethical and just principles. 

The second passage emphasizes that the secular 
authority of the ruler should always be subject to such 
principles. 


Once, monks, there was a Cakkavatti monarch 
named Daļhanemi, a righteous person, a righteous 
king, conqueror of the four quarters who had achieved 
the stability of his realm and was possessed of seven 
treasures ... He lived having conquered this earth 
extending on all sides to the ocean without resort to rod 
and sword, but through Dhamma and justice. 


Then monks, king Daļhanemi after many years, after 
many hundreds of years ... duly installed his eldest son 
in kingship and, shaving off hair and beard, donned 
yellow robes and went forth from the household life and 
became a homeless renunciant. When seven days 
passed after the royal sage had gone forth, the 


heavenly Wheel Treasure255 disappeared. 

Then a certain person went to the king of the royal 
class who was anointed as king and said: 'Look here, 
Lord, do you know that the heavenly Wheel Treasure 


371 





chính, cả nước được hanh phúc. 


(Kinh Phi pháp: Kinh Tăng chi Il. 75-76, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 


Th.31 Những nghĩa vụ cao quý và những phẩm 
chất của vị vua Chuyén luân 


Những đoạn sau nói vé lý tưởng của vi vua Chuyên 
luân, một quân vương “chuyền bánh xe" vĩ đại mà luật 
lệ của vi này ảnh hưởng khắp nước Án Độ (xin xem *LI. 
5j); 

Điều này được trình bày trong kinh dién Phát giáo 
nhằm cung cấp một cơ sở đạo đức lành mạnh cho 
cuộc sóng chính trị của xã hội. 

Vi quyên lực được lập trung lớn chỉ vào người trong 
hệ thông nhà nước quân chủ phó bién rộng rãi vào thời 
đó, đạo Phật tìm cách đề cập tình huống đó bằng cách 
giới thiệu khái niệm của một quân vương đã từ bỏ tham 
vọng chinh phục quân sự và đã trị vì theo Pháp trong ý 
nghĩa của những nguyên tắc công bằng, đạo đức và 
đúng đắn. 

Đoạn thứ hai nhắn mạnh rằng quyên lực thế gian của 
người trị vì (đất nước) nên luôn tuân theo những 
nguyên tác nhu thé. 


Này các thầy, ngày xưa có vi vua Chuyên luân tên là 
Dalhanemi, người ngay tháng, người chinh phục bón 
phuong đã dat được sự ôn định của vương quốc minh 
và sở hữu bảy món báu... Vị này đã sống trên trái đất 
này mở rộng tất cả các bên cho đến đại dương mà 
không sử dụng đến roi và gươm, mà bằng giáo pháp 
và sự công bằng. 


Này các thầy, rồi sau nhiều trăm năm, vua 
Dalhanemi... đúng thời điểm đã truyền ngôi vua lại cho 
người con trai trưởng của vị ấy và cạo bỏ râu tóc, đắp 
y vàng và xuất gia (ra khỏi cuộc sống gia đình) và đã 
trở thành một Sa-môn không nhà. Bảy ngày đã trôi qua 
sau khi vị thánh hoàng gia đi xuất gia, Xe Báu trời đã 
biến mát!. 

Rồi một ai đó đã đến chỗ đức vua dòng dõi hoàng 
gia đã được chỉ định làm vua và nói rằng: “Thưa ngài, 
xin hãy nhìn ở đây, Ngài có biết là Bánh xe báu đã biến 








dòng sát-đế-lợi: Này con của ta, chớ có ưu sầu không 
vui vì thiên luân bảo biến mắt. Thiên luân bảo không 
phải là di sản tó phụ truyền đời. 

Này con của ta, con hãy thi hành phận sự của 
Chuyển luân vương. Sự tinh này sẽ xảy ra, vào ngày 
rằm trai giới (uposattha: bó-tát), con gội hãy đầu, trai 
giới, đi lên lầu cao, bấy giờ thiên luân bảo sẽ hiện 
[ass 


“Tâu Thiên vương, phận sự của Chuyển luân vương 
là những gi?' Này con, hãy y chi Pháp, cung kính 
Pháp, tôn trong Pháp, süng kính Pháp, cúng dường 
Pháp, tôn trọng Pháp, láy Pháp làm ngọn cờ, láy Pháp 
làm tiêu xí, xem Pháp làm uy quyền, 

tự mình là người bảo vệ, phòng hộ, thủ hộ, mọi 
người trong vương gia, các quân binh, những người 
thuộc tầng lớp cai trị (sát-đế-lj), những người bà-la- 
môn, những gia chủ trong các thị trán và thôn áp, các 
sa-môn, bà-la-môn, các loài thú và loài chim. 

Chớ để cho trong quốc độ của con có một ai hành 
phi pháp. Hãy ban cấp tiền của cho những người 
nghèo khó trong quốc độ. Trong quốc độ của con, có 
những sa-môn, bà-la-môn từ bỏ dục vọng, sống không 
buông lung, hành nhẫn nhục, từ ái — có người tự ché 
ngự, có người tự tịch tĩnh, có người hướng đến Niết- 
bàn, con hãy tùy thời đến với những vị ấy và thưa hói: 

“Thưa Tôn giả, thế nào là thiện, thé nào là bát thiện, 
điều gì đáng chê trách, điều gì không bị chê trách; điều 
gì nên làm, điều gì không nên làm; hành vi nào đem lại 
bát lợi và khó não lâu dài, hành vi nào dem lại tăng ích 
và an lạc lâu dài?” 

Con nghe họ nói những gì là bất thiện thì phải nhất 
định tránh xa; và con phải sống tuân theo những gì là 
thiện. Này con, như vậy là phận sự của Chuyén luân 
vương." 





has disappeared?'... 

Then the royal sage said to the anointed king: 'My 
son, do not be worried and experience displeasure as 
the heavenly Wheel Treasure has disappeared. The 
heavenly Wheel Treasure is not a paternal inheritance 
of yours. 

Now my son, you must keep to the noble duties of a 
Cakkavatti monarch. Then it is possible that on the 
fifteenth day of the moon, the day of religious 
observances, when you have bathed your head, made 
the religious observances and ascended the upper 
storey of the palace, the heavenly Wheel Treasure 
would appear ....' 


"What Lord, is that noble duty of a Cakkavatti 
monarch?' 'My son, depending on Dhamma itself, 
honouring Dhamma, paying respect to Dhamma, 
esteeming Dhamma, worshipping Dhamma, venerating 
Dhamma, having Dhamma as the flag, having Dhamma 
as the banner, having Dhamma as the authority, 

you should provide righteous watch, ward and 
protection to people in the royal household, the troops, 
those of the ruling class, and other subjects who are 
brahmins, householders of the townships and 
provinces, to renunciants and brahmins and to beasts 
and birds. 

Let there be not within your territory one who acts in 
an unrighteous manner. Whoever in your territory may 
be poor, grant them wealth. Whoever in your territory 
are renunciants and brahmins that refrain from 
intoxication and heedlessness, established in patience 
and gentleness — some who discipline themselves, 
some who calm themselves, some who bring 
themselves to nirvana — go to them from time to time 
and ask them and question them: 

"Sir, what is wholesome, what is unwholesome, what 
is blameworthy, what is blameless, what should be 
practised, what should not be practised, and my doing 
what will conduce to my harm and suffering for a long 
time, and doing what will conduce to my wellbeing and 
happiness for a long time?" 

Having heard from them whatever is unwholesome, 
you should especially avoid it, and you should observe 
and live by whatever is wholesome. This, my son, is the 
noble duty of a Cakkavatti monarch.’ 


372 





mát." 

Rồi vi thánh hoàng gia đã nói với đức vua được chi 
định rằng: “Này con trai, đừng lo lắng và không vui khi 
Bánh xe báu cõi trời đã biến mát." Bánh xe báu cõi trời 
không phải là tài sản kế thừa của cha trao con. 

Giờ con trai, con phải thực hiện những nghĩa vụ cao 
quý của vị vua Chuyén luân. Khi ấy có khả năng là vào 
ngày trăng rằm (mười lăm), ngày bế-tát (trai giới), khi 
con đã gội đầu, thực hiện trai giới và leo lên tàng cao 
hơn của lâu đài thì Bánh xe Báu sẽ xuất hiện.” 


“Thưa Ngài, nghĩa vụ cao quý của vị vua Chuyển 
luân là gì? “Này con trai, nương tựa vào chính giáo 
pháp, tôn trọng giáo pháp, kính lễ giáo pháp, tôn vinh 
giáo pháp, tôn kính giáo pháp, coi giáo pháp như lá cờ, 
coi giáo pháp như băng rôn, coi giáo pháp như thám 
quyền, 

con nên cung cấp sự canh chừng đúng đắn, chỗ ở và 
bảo vệ cho những người trong cung, quân lính, những 
người thuộc giai cấp thống trị (Sát-đế-lợi) và các đối 
tượng khác là Bà-la-môn, chủ hộ của các thị trấn và tu 
lạc, cho những Sa-môn và Bà-la-môn, cho súc vật và 
chim thú. 

Không để cho người hành động bất chính ở trong 
lãnh thổ của con. Bất kỳ ai mà trong lãnh thổ của con 
nghèo khó, hãy cho họ tài sản. Bất kỳ ai là Sa-môn và 
Bà-la-môn không uống rượu và chú tâm, kiên trì và dịu 
dàng; người tự giác, người tự bình tâm, người đưa 
chính họ đến niết-bàn; thỉnh thoảng hãy đi đến chỗ họ, 
đặt câu hỏi và hỏi như thế này: 

“Thưa ngài, điều gì là lành mạnh, điều gì là không 
lành mạnh, điều gì đáng chê trách, điều gì không đáng 
chê trách, điều gì nên thực hành, điều gì không nên 
thực hành và tôi làm gì sẽ gây ra tón hai và dau khổ lâu 
dài cho tôi và làm gì đưa đến an vui và hạnh phúc lâu 
dài cho tôi?” 

Sau khi đã nghe họ bảo điều gì là không lành mạnh, 
con nên đặc biệt tránh nó, con nên quan sát và sống 
theo điều lành mạnh. Này con trai, đây chính là nghĩa 
vụ cao quý của vị vua Chuyễn luân. 








'Kính vâng, Thiên vương”, vua quán đảnh dòng sát- 
đế-lợi đáp ứng lời vị đạo sĩ quân vương và thi hành 
đầy đủ phận sự của Chuyển luân vương. Sau khi thi 
hành đầy đủ phận sự của Chuyên luân vương, vào 
ngày rám trai giới, vua gội đầu, trai giới, đi lên lầu cao, 
bấy giờ thiên luân bảo hiện ra.. 


Cakkavatti-sihanàda Sutta: Digha-nikaya 111.59—62, 
dich Anh P.D.P. 


'Này các ty-kheo, néu là vi vua chuyén luán düng nhu 
pháp, thì vị ấy không chuyén luân mà không có vương 
pháp.' Khi nghe nói vậy, một tỳ-kheo bach Phật: 'Bach 
Đại Đức, thế nào là vua chuyên luân như pháp, cai trị 
như pháp, vị vua ấy là ai?' Thế Tôn đáp: 'Này tỳ-kheo, 
chính là Pháp.’ 


Dhamma-raja Sutta: Anguttara-nikaya, 
Anh P.D.P. 


III.149, dich 


Hóa binh, bao luc, và tói ác 


Th.32 Nghéo khó và bát binh dàng tài sán là 
nguyên nhân xã hội bát an và suy đồi đạo đức 


Chuyện kå trong đây cho thấy mi liên hệ giữa đạo 
đức và các điều kiện kinh tế của dân chúng. Nó chỉ ra 
rằng nguyên nhân chính cho sự suy giảm dán đạo đức 
là nghèo đói, chênh lệch kinh tế, và đói kém. 

Nó cũng cho thấy rằng thông qua sự phục hồi các 
tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội mà một trật tự xã hội 
thịnh vượng cũng được khôi phục. 

Đoạn đầu ké theo một câu chuyện quá khứ xa xôi, 
nhưng sau đó được mở rộng vào tương lai xa xôi, khi 
đức Phật ké tiếp, đức Di-lặc / Từ Thị Tôn (Metteyya), 
sẽ xuất hiện (mặc dù một thời đại hoàng kim tương lai 
như vậy sẽ tự nó đến một lúc cũng Suy vong). 

Chuyện kê hàm ý rằng tuổi thọ của loài người tăng 
giảm tỷ lệ với đạo đức tông thé. 





‘Alright, Lord’, said the anointed king of the royal 
class to the royal sage, and he fulfilled the duties of a 
noble Cakkavatti monarch. Fulfilling the noble duties of 
a Cakkavatti monarch, on the fifteenth day of religious 
observances, bathing his M head, and himself 
undertaking the religious observance, when he 
ascended the great upper storey of the palace the 
heavenly Wheel Treasure appeared. 


Cakkavatti-sihanàda Sutta: Dīgha-nikāya lII.59-62, 
trans. P.D.P. 


‘Monks, whoever be that righteous Cakkavatti 
monarch, he too does not turn the wheel without a 
ruler.” When this was said, a certain monk said thus to 
the Blessed One: 'Venerable sir, who is the ruler of the 
righteous Cakkavatti monarch that rules righteously?' 
The Blessed One said: ‘Monk, it is Dhamma.’ 


Dhamma-ràja Sutta: Anguttara-nikãya, I.149, trans. 
P.D.P. 


Peace, violence and crime 


Th.32 Poverty and disparity in wealth as a cause 
of social unrest and breakdown of morality in 
society 


This narrative shows the relationship between 
morality and the economic conditions of the people. It 
points out that a major cause for the gradual 
deterioration of morality is poverty, economic disparity, 
and destitution. 

It also shows that it is through the revival of moral 
standards in society that a prosperous social order can 
be restored. 

It is presented initially as a tale of the distant past, but 
it then extends into the distant future, when the next 
Buddha, Metteyya, the Kindly One, will come (though 
such a future golden age will itself decline, in time). 

It includes the idea that human life-span fluctuates in 
proportion with overall morality. 


373 





“Vâng, thưa Ngài,” vị vua được chỉ định đã nói với vị 
vua thánh và vị này thực hiện những nghĩa vụ của vị 
vua Chuyên luân. Đã thực hiện các nghĩa vụ của vị vua 
Chuyển luân, vào ngày rằm trai giới, gội đầu và chính 
minh thực hiện trai giới, khi vị này đã leo lên tàng cao 
hơn của lâu đài thì Bánh Xe Báu đã xuất hiện. 


(Kinh Chuyễn luân Thánh vương Sư tử hồng: Kinh 
Trường bó I. 59-62, do P.D.P. dịch tiéng Anh). 


"Này các thầy, bát ky ai là vị vua Chuyén luân ngay 
thẳng đó, vị này cũng không chuyển bánh xe không có 
người trị vì.” Khi điều này được nói, vị tăng nào đó đã 
thưa như vầy với đức Thế Tôn: “Thưa Đại đức, ai là 
người trị vì của vị vua Chuyển luân trị vì đúng dán 
đó?”2 Đức Thế Tôn đã đáp rằng: “Này thầy Ty-kheo, 
đó chính là Giáo pháp.” 


(Kinh Chuyén luân vương: Kinh Tăng chi MI. 149, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


HÓA BINH, BAO LUC VÀ TOI ÁC 


Th.32 Nghèo khó và không tương xứng trong tài 
sản là nguyên nhân của bât an xã hội và sự thât bại 
của đạo đức trong xã hội 


Câu chuyện này thê hiện mói quan hệ giữa đạo đức 
và những điều kiện kinh tế của người dân. Nó chỉ ra 
rằng một nguyên nhân chính cho sự suy đồi dần của 
đạo đức là nghèo khó, không tương xứng vé kinh té và 
sự bán cùng. 

Nó cũng thé hiện là chính qua sự hồi sinh các chuẩn 
mực đạo đức trong xã hội mà trật tự xã hội có thé được 
phục hồi. 

Ban đầu nó được trình bày như là câu chuyện của 
quá khứ xa xôi, rồi kéo dài đến tương lai xa khi đức 
Phật ké tiếp, Ngài Di-lác, Đắng Từ Bi sẽ xuất hiện (mặc 
dù một thời đại hoàng kim trong tương lai như thé sẽ 
chính nó suy thoái theo thời gian). 

Nó bao góm ý tưởng rằng tho mang con người thi 








Rồi vua cho mời họp tất cả lại và hỏi về phận SU cao 
cả của một vị vua chuyén luân. Những người ấy nói 
những điều đó cho vua nghe. Sau khi nghe họ nói, vua 
có bố thí, bảo vệ, phòng hộ, thủ hộ (cho dân chúng và 
động vật), nhưng không ban tiền của cho người nghèo. 
Do không ban tiền của cho người nghèo, nghèo đói lan 
rộng. 

Khi nghèo đói lan rộng, có người lấy trộm vật không 
được cho, phạm tội trộm cắp. Người ta bắt nó và dẫn 
đến trước vua quán đảnh dòng sát-đế-lợi, tâu rõ việc 
nó đã làm. Vua hỏi phải chăng nó phạm... trộm cắp, và 
nó nói: “Tâu Thiên vương, thật vây.’ Vua hỏi, tại sao nó 
làm vậy, và nó đáp: “Tâu Thiên vương, tôi không có gì 
dé sông.’ 

Rồi nhà vua ban cho người ấy tiền của và nói: ‘Này 
anh kia, với tiền của này ngươi hãy tự nuôi dưỡng, 
nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, siêng làm các 
công việc, cúng dường các vị sa-môn, Bà-la-môn, để 
có quả báo an lạc hiện tại và tương lai sinh thiên. 
Người trả lời ‘Kính vâng, Thiên vương.” 


Rồi một người khác cũng phạm... trộm cắp... Vua 
ban cho người ấy tiền của... Này các tỳ-kheo, nhiều 
người nghe đồn, 'Những ai lấy vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm, vua ban cho những 
người ấy tiền của." 

Nghe vậy, chúng nghĩ thầm: 'Chúng ta hãy lấy vật 
không cho của những người khác, tức là ăn trộm.' Rồi 
một người khác phạm... trộm cắp. Người ta bắt nó và 
dẫn đến trước vua.. 

Rồi nhà vua suy nghĩ: Nếu ta cứ cho tiền của cho 
mọi người phạm... trộm cắp, thế thì trộm cắp sẽ tăng 
trưởng. Nay ta phải trừng phạt nó thích đáng, phải 
ngăn chặn triệt dé, cắt đứt rễ, chặt đầu nó.' 


Như vậy, vua ra lệnh cho quan quân: 'Hãy lấy sợi 
dây thật chắc, trói quặt hai tay hắn ra sau thật chặt, cạo 
trọc đầu nó, dẫn nó đi từ đường này đến đường khác, 





Then the king made them all assemble and 
questioned them about the noble duties of a Cakkavatti 
monarch. They disclosed those to him. Having heard 
from them he made arrangements for the righteous 
watch, ward and protection (of citizens and animals), 
but did not provide wealth to those deprived of it. When 
wealth was not provided to those deprived of it, poverty 
became rife. 

When poverty became rife, a certain person took 
what was not given, committing what was considered to 
be theft. They arrested him and brought him before the 
king, reporting the matter to him. The king questioned 
him on whether he had committed ... theft, and he said: 
"Yes Lord, it is true.’ The king asked why he did so, and 
he said: ‘Lord, | have no means of living.’ 

Then the king provided him with wealth and told him: 
‘Look here, my man, with this wealth, sustain yourself, 
feed your parents, wife and children, invest it in 
industry, make gifts to renunciants and brahmins which 
will be rewarding and having pleasant consequences 


conducive to heavenly rebirth. That man replied 
"Alright, Lord.’ 
Another person, too, committed ... theft ... The king 


provided him also with wealth ... Monks, the people 
heard, ‘Whoever takes things belonging to others 
without being given to them, and commit what is 
considered to be theft, to them, the king provides 
wealth.’ 

Having heard this, it occurred to them: ‘We also 
should take what is not given and commit what is 
considered to be theft? Then a certain person 
committed ... theft. They arrested him and took him 
before the king ... 

Then this idea occurred to the king: 'If | keep 
providing wealth to everyone who commits ... theft, in 
this way thefts will increase. | should punish him with 
proper punishment. | should cut him off at the root. I 
should chop off his head.’ 


So the king commanded his men: 'Bind this man with 
strong ropes with his arms behind him, shave his head, 
and lead him through the streets and junctions, to the 


374 





biến động tương ứng với dao đức chung. 


Rồi nhà vua triệu tập tất cả họ và hỏi họ về những 
nghĩa vụ cao quý của vị vua chuyén luân. Ho đã tiết lộ 
những điều đó cho nhà vua. Sau khi đã nghe từ họ, vị 
này sắp đặt sự canh chừng, chỗ ở và bảo vệ (người 
dân và động vật), nhưng không cung cấp tài sản cho 
những ai thiếu thốn. Khi tài sản không được cung cấp 
cho những ai thiếu thốn, nghèo khó trở nên phổ biến. 

Khi nghèo khó trở nên phổ biến, người nào đó sẽ lấy 
của không cho, phạm tội mà người ta gọi là ăn cắp. Họ 
bắt giữ anh ta và đem đến nhà vua, báo cáo sự việc 
cho vua. Nhà vua đã thám ván anh ta liệu anh ta dà 
phạm...ăn cắp và anh ta nói: “Thưa bệ hạ, đúng là như 
vậy.” Nhà vua hỏi vì sao anh ta đã làm thế và anh ta 
đáp là “Thưa bệ hạ, tôi không có phương tiện sinh 
sống.” 

Rồi nhà vua ban cho anh ta của cải và bảo vị này 
rằng: “Này, con dân của trẫm, với của cải này, hãy tự 
duy trì cuộc sống của ngươi, hãy nuôi cha mẹ ngươi, 
vợ con ngươi, hãy làm việc chăm chỉ, cúng dường các 
Sa-môn và Bà-la-môn xứng đáng và có những quả báo 
tốt, dẫn đến sự tái sinh ở cõi trời. Người đàn ông đó đã 
trả lời: “Thưa bệ hạ, thần tuân chỉ.” 


Người khác cũng phạm... ăn cắp... Nhà vua cũng đã 
ban của cải cho anh ta... Này các thầy, dân chúng 
nghe là “Bất kỳ ai lấy của không cho và phạm tội được 
xem là ăn cắp, nhà vua ban của cải cho họ.” 

Sau khi đã nghe điều này, họ chợt nghĩ là: “Chúng ta 
cũng nên lấy của không cho và phạm tội được xem là 
ăn cắp.” Rồi ai đó đã phạm tội... ăn cắp. Họ đã bắt anh 
ta và giải đến trước nhà vua... 

Rồi nhà vua chợt nghĩ là: “Nếu ta tiếp tục ban của cải 
cho mọi người phạm tội... ăn cắp, theo cách này ăn 
cắp sẽ gia tăng. Ta nên xử phạt anh ta với hình phạt 
đúng. Ta nên cắt chân tay anh ta. Ta nên chặt đầu anh 
ta.” 


Thế nên nhà vua đã ra lệnh cho binh lính: “Hãy trói 
hai tay người đàn ông này bằng dây thừng to, cao dàu 
anh ta và dán anh ta qua các duóng phó và ngà tu 








từ ngã tư này đến ngã tu khác, rồi nói trống vang lên, 
lôi nó ra khỏi cửa phía nam và đến phía nam của 
thành, trừng phạt nó thích đáng, ngăn chặn triệt để, cắt 
đứt rễ, chặt đầu nó. 


Nhiều người nghe rằng những ai... phạm... trộm cắp, 
sẽ bị chém đầu, những người ấy nghĩ: 'Chúng ta hãy 
rèn kiếm cho thật bén, và chúng ta sẽ loại bỏ triệt dé 
những người mà chúng ta trộm (để họ không thể làm 
chứng chóng lại chúng ta), ngăn chán họ triệt dé, chặt 
đầu họ.’ 

Những người ấy rèn kiếm cho thật bén, và đi giết 
người trong làng mạc, thôn xóm, thị trấn, thành thị. Họ 
đi cướp đường, và họ loại bỏ triệt để những người mà 
họ trộm, ngăn chặn những người ấy triệt để, chặt đầu 
những người ấy. 


Như vậy, này các tỳ-kheo, khi không bố thí cho người 
nghèo tiền của, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng 
thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh 
nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng thịnh, nên 
sát hại tăng thịnh; vì sát hại tăng thịnh nên tuổi thọ của 
các chúng sanh này giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. 

Vì tuổi thọ giảm thiêu và sắc dep giảm thiểu, nên con 
cái của những người trước kia tuổi thọ đến tám vạn 
năm nay chỉ còn bốn vạn năm... 

[Những suy đồi thêm về đạo đức, dẫn tới tuổi thọ của 
con người liên tục giảm thiểu như mô tả sau đây.] 


Này các tỳ-kheo, sẽ có một thời khi con cái của 
những người này chỉ sống đến mười tuổi. ... mười thiện 
hành hoàn toàn biến mát và mười bát thiện hành258 
tăng thịnh tối đa. 

Khi tuổi thọ loài người giảm đến mười tuổi, thậm chí 
từ thiên’ cũng sẽ không còn, nói gì đến người hành 
thiện? ... Trong số những người tuổi thọ chỉ đến mười, 
nói lên thù hận nhau mãnh liệt, ác ý mãnh liệt, đố ky 
mãnh liệt, sát ý mãnh liệt, ngay cả mẹ đối với con... 

Khi loài người tuổi thọ chỉ đến mười, đao binh kiếp 
xuất hiện trong vòng bảy ngày. Con người xem nhau 
như loài thú. Dao kiếm sắc bén xuất hiện trong tay, 





rough sound of the beat of a drum, take him out 
through the southern gate, and to the south of the city, 
give him the proper punishment, cut him off at the root, 
chop off his head'. They bound him with strong ropes 
... and chopped off his head. 


People heard that whoever ... commits ... theft, his 
head is chopped off, and thought: ‘We should also 
make sharp weapons, and we shall effectively eliminate 
those whose things we steal (so they cannot be 
witnesses against us), cut them off at the root, chop off 
their heads’. 

They made sharp weapons and attempted to murder 
people in the villages, townships, and cities. They 
attempted to commit highway robbery, and they 
effectively eliminated those whose things they stole, cut 
them off at the root, chopped off their heads. 


In this way, monks, when those deprived of wealth 
were not being provided with wealth, poverty became 
rife; when poverty became rife, stealing increased; 
when stealing increased, weapons increased; when 
weapons increased, destruction of life increased; when 
destruction of life increased, the life-span of those living 
beings waned, and their beauty also waned. 

When they were waning in their life-span and their 
beauty, the sons of men who had a life-span of eighty 
thousand years came to have a life-span of forty- 
thousand years ... 

[Further declines in morality, and consequent 
reductions in human life-span are then described.] 


There will be a time monks, when the children of 
these people will be of a life-span of ten years. ... the 
ten courses of wholesome conduct will completely 
disappear and the ten courses of unwholesome 


conduct?*6 wil excessively prevail. 

For those of ten years life-span, even the word 
'wholesome' will not be there. How could there be a 
doer of wholesome deeds? ... Among people of ten 
years life-span, there will be intense mutual anger, 
intense malice, intense envious thoughts, intense 
thoughts of killing, even of mother towards children ... 

For people of ten years life-span there will be a 


375 





đường, đến chó đánh trống, dán anh ta qua cổng phía 
nam rói dén phía nam cüa thi trán, cho anh ta hinh phat 
đích dáng, hãy cát bó chân anh ta, chát đầu anh ta." 
Ho đã trói anh ta bằng dây thừng lớn... và đã chặt đầu 
anh ta. 


Dân chúng đã nghe là bát kỳ ai... phạm tội... ăn cáp, 
đầu bị chặt, nên đã nghĩ là: “Chúng ta cũng nên làm vũ 
khí bén nhọn, nên chúng ta sẽ loại bỏ những ai mà ta 
lấy đồ của họ một cách hiệu quả (nên họ không thể là 
nhân chứng chống lại chúng ta), cắt chân họ, chặt đầu 
họ.” 

Họ đã chế các vũ khí bén nhọn và đã thử giết người 
trong các làng qué, thị trán và thành phó. Họ cũng đã 
thử ăn cướp ngoài đường lộ, nên họ đã loại bỏ những 
ai mà họ đã lấy đồ của những người này, cắt bỏ chân 
họ, đã chặt đầu họ. 


Này các thầy, theo cách này, những ai bị thiếu thốn 
không được cho của cải, nghèo khó trở nên phổ biến; 
khi nghèo khó trở nên phó biến thì ăn cắp gia tăng, khi 
ăn cắp gia tăng, vũ khí gia tăng; khi vũ khí gia tăng, sự 
hủy diệt cuộc sống gia tăng; khi sự hủy diệt cuộc sống 
gia tăng, thọ mạng của những chúng sanh đó giảm đi, 
nên sắc đẹp của họ cũng giảm đi. 

Khi họ giảm thọ mạng và sắc đẹp của mình, những 
người con trai của những đàn ông mà có thọ mạng 
80.000 năm sẽ có thọ mạng 40.000 năm... 

[Do những suy thoái hơn về đạo đức, nên những sút 
giảm hệ quả trong thọ mạng con người được mô tải]. 


Này các thầy, sẽ có lúc khi mà con cái của những 
người này sẽ có thọ mạng 10 năm... mười nghiệp thiện 
sẽ biến mắt hoàn toàn và mười nghiệp không thiện sẽ 
chiếm ưu thế quá mức. 

Với những ai có mạng sống là 10 năm thì ngay cả từ 
“thiện” còn không có. Vậy làm thế nào có thể có người 
làm việc thiện?.. Trong số những người có tuổi thọ 10 
năm, sẽ có sự giận dữ lẫn nhau nhiều, ác độc nhiều, tư 
tưởng ghen tị nhiều, tư tưởng giết hại nhiều, thậm chí 
là mẹ với con cái... 

Với những người có tuổi thọ 10 năm sẽ có chu kỳ-vũ 
khí bảy ngày. Họ sẽ coi nhau như thú vật. Những vũ 








chúng tàn sát nhau, nói rằng: 'đây là thứ”, 'đây là thú’. 


Rồi, này các tỳ-kheo, trong số các loài hữu tình ấy, 
một số suy nghĩ: 'Chúng ta chớ giết ai; chớ có ai giết 
chúng ta. Chúng ta hãy lån vào lùm cỏ, lùm rừng, lùm 
cây, những con sông khó vượt, núi non hiểm trở và 
sống bằng rễ cây và trái cây rèng’. 

Họ làm như vậy và sau bảy ngày đi qua, họ từ những 
chỗ trú án đi ra, an ủi nhau, vui mừng với nhau, ôm lấy 
nhau, nói rằng: 'Bạn ơi, có chúng sanh còn sống! Bạn 
ơi, có chúng sanh còn sóng! 

Rồi ý nghĩ này khởi lên nơi các chúng sanh ấy: 'Vi 
chúng ta gây nhân cho các pháp bát thiện nên thân 
quyến diệt vong bị giết hại nhiều như vậy. Nay chúng 
ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế 
nào? 

Chúng ta tránh xa sát sanh và sống tuân giữ thiện 
hành này'. Họ... tuân giữ thiện hành này. Do tuân giữ 
thiện hành này, tuổi thọ tăng thịnh dần... 


Khi tuổi thọ loài người tăng lên đến tám vạn tuổi, 
Varanasi này sé là một vương quốc tên là Ketumaii... 
thịnh vượng và thực phẩm dồi dào... (và) có vị Chuyển 
luân vương tên là Sankha ra đời, là vị vua chánh trực 
trị nước theo Pháp... 

Bấy giờ có Thế Tôn hiệu Di-lặc (Metteyya) sẽ xuất 
hiện trong đời, là vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... như 
Ta đản sanh ra ở đây, trong đời này. 


Cakkavatti-sihanàda Sutta: Digha-nikaya 111.64—76, 
dịch Anh P.D.P. 


Th.33 Trách nhiệm quốc gia bảo đảm kinh tế 
thịnh vượng cho quốc dân 


Đoạn này minh họa đức Phật thiện xảo thuyết pháp, 
và cũng cho tháy rằng nghèo đói dẫn đến xã hội băng 
hoại, và một nhà cai trị khôn ngoan nén hành động dé 
ngăn chặn điều này. 





weapons-period of seven days. They will perceive each 
other as beasts. Sharp weapons will appear in their 
hands and with those sharp weapons they will kill each 
other saying: this is a beast, this is a beast. 


Then monks, this idea will occur to some among 
those beings: ‘Let us not kill anyone, and let not anyone 
kill us. Let us resort to grassy thickets, forest thickets, 
places covered thickly with trees, inaccessible rivers, 
uneven mountains, and live on roots and fruits of forest 
trees’. 

They will do so and at the end of seven days they will 
come out of those resorts and rejoice and console each 
other, hugging one another, saying: ‘We see good 
beings who survived; we see good beings who 
survived" 

Then this thought will occur to those beings: ‘It was 
due to our pursuit of unwholesome practices that such 
wide destruction of our relatives occurred. We should 
practise wholesome acts. And what wholesome 
practices should we adopt? 

We should abstain from destruction of life, and live 
observing this wholesome practice’. They will 
observe this wholesome practice. Due to observing this 
wholesome practice their life-span will increase ... 


When people are (again) of a life-span of eighty 
thousand years, this Varanasi will be a kingdom known 
as Ketumati ... prosperous and plentiful in food ... 
(and) a king named Sankha will be born, a Cakkavatti 
monarch, a righteous king guided by Dhamma ... 

Then a Blessed One named Metteyya will be born in 
the world, an arahant, a perfectly awakened Buddha ... 
like myself born here at this time. 


Cakkavatti-sihanàda Sutta: Digha-nikaya 111.64—76, 
trans. P.D.P. 


Th.33 Responsibility of the state to ensure the 
economic well-being of its citizens 


This passage illustrates the skilful way in which the 
Buddha taught, and conveys the message that, as 
poverty leads to social disruption, a wise ruler should 
act to prevent this. 


376 





khí sắc bén xuất hiện trong tay ho và họ giết hại lẫn 
nhau bằng những vũ khí đó, nói răng: “đây là một con 
thú,” “đây là một con thú.” 


Khi ấy, các thầy Ty-kheo, ý tưởng này chợt hiện ra 
với một số người trong sô họ: “Chúng ta hãy đừng giết 
bát kỳ ai và đừng dé bát kỳ ai giết chúng ta.” “Chúng ta 
sử dụng những bụi cỏ, bụi rừng, những nơi có nhiều 
cây côi, những con sóng không thé tiếp cận, những 
ngọn núi không bằng phẳng và sống bằng rễ và trái 
cây rừng." 

Họ sẽ làm thế và cuối bảy ngày, họ sẽ ra khỏi những 
chỗ nghĩ và vui vẻ an ủi lẫn nhau, ôm nhau, nói răng: 
“Chúng ta nhìn thấy những chúng sanh tốt sống còn; 
chúng ta nhìn thấy những chúng sanh tốt sống còn!” 

Rồi những chúng sanh đó chợt nghĩ: “Đó là do chúng 
ta theo các thực hành bắt thiện mà sự hủy diệt rộng rãi 
các bà con của chúng ta đã xảy ra. Chúng ta nên thực 
hành việc thiện. Vậy chúng ta nên làm những việc thiện 
nào? 

Chúng ta nên không hủy diệt mạng người và sống 
giữ sự thực hành thiện này.” Họ sẽ giữ sự thực hành 
thiện lành này. Do bởi giữ sự thực hành thiện lành này, 
tuổi thọ của họ sẽ tăng lên... 


Khi người ta lại có thọ mang 80.000 năm, ở Ba-la-nai 
(Vãrãnas) này sẽ có một vương quốc tên là 
Ketumati... thịnh vượng và phong phú thức ăn... một 
nhà vua tên là Sankha sẽ ra đời, vị vua Chuyén luân, 
một đức vua liêm chính được giáo pháp hướng dẫn... 

Rồi một Dáng Thế Tôn tên là Di-lặc sé ra đời trong 
thế giới này, vị A-la-hán, một đức Phật toàn giác... như 
chính Ta đã sinh ra ở đây, vào thời gian này. 


(Kinh Chuyễn luân Thánh vương Sư tử hồng: Kinh 
Trường bộ II. 64-76, do P.D.P. dịch tiéng Anh). 


Th.33 Trách nhiệm của nhà nước là đảm bảo an 
lạc kinh tê cho những công dân của nó 


Đoạn này mô tả cách khéo léo mà đức Phật đã dạy 
và chuyền tải thông điệp rằng, vì nghèo khó dẫn dén 
sự phá vỡ xã hội, người trị vì thông minh nén hành 
động dé ngăn điều này. 








Bói cảnh là bà-la-món Kütadanta, muốn làm lễ dai té 
đàn, đi đến đức Phật vì ông đã nghe đồn (thật lạ lùng!) 
rằng đức Phật có thé cho ý kiến về tô chức dai té đàn 
như thế nào. 

Đức Phát đưa ra ý kiến bằng chuyện ké sau đây vé 
một ông vua giàu có, muốn cử hành một đại tế dàn dé 
bảo đảm đời sống tăng ích và lạc trong tương lai, đã 
hỏi bà-la-môn tư tế nên làm gì. 


Báy giờ, bà-la-món tư té tâu vua Maha-vijita: 'Táu 
Tôn vương, quốc thổ này của Ngài chịu tai ách và áp 
bức. Thôn xóm bị cướp bóc, thị trấn và thành thị bị 
cướp bóc, bọn cướp đường xuất hiện. Trong quốc thổ 
chịu tai ách và áp bức như vậy, nếu vua lại đánh thuế, 
thế thì Tôn vương đã làm điều nên làm. 

Tôn vương có thể nghĩ rằng: “Ta sẽ tiêu diệt đám 
giặc cướp này, giết chết, giam cầm, tịch biên, khiển 
trách, trục xuất khỏi nước!” Nhưng đám giặc cướp 
hùng mạnh này sẽ không bị tiêu diệt như ý theo cách 
ấy. Những bọn còn sót thoát khỏi hành hình lại tiếp tục 
tàn phá quốc thó của đại vương. 

Tuy nhiên, nếu thi hành biện pháp sau đây thì đám 
giặc cướp ấy sẽ được tiêu diệt như ý. 

Do vậy, tâu đại vương, trong quốc độ của đại vương 
những ai nỗ lực về canh tác và chăn nuôi, đại vương 
hãy cấp cho lương thực và hạt giống. Ai trong quốc độ 
của đại vương nỗ lực về thương nghiệp, đại vương 
cung cấp cho vốn liếng. Ai trong quốc độ của đại 
vương nỗ lực về quan chức, đại vương hãy cấp cho 
bổng lộc và thực phẩm. 


Rồi khi những người ấy chuyên tâm vào nghề nghiệp 
của minh, sẽ không còn tàn phá quốc thổ, và tài bảo 
tích tụ của đại vương sẽ tăng lớn; đất nước sẽ được 
an ổn, không có tai ách và áp bức. Dân chúng sống vui 
vé, ám con nhảy múa trên tay, cửa nhà mở rộng.'. 





The setting is that the brahmin Kütadanta, who 
wishes to offer a great sacrifice, goes to the Buddha as 
he has heard (oddly!) that the Buddha can advise on 
how to conduct a sacrifice. 

The Buddha gives his advice by way of the following 
story of a prosperous king who wished to conduct a 
great sacrifice to ensure his future well-being and 
happiness, and who asked his brahmin chaplain how to 
do this. 


Thereupon, the brahmin chaplain said to King Mahä- 
vijita: ‘Sir, Your Majestys country is beset with 
problems and oppression. Dacoits who pillage the 
villages, townships, and cities and highway robbers are 
to be seen. When the country is beset with problems 
and oppression, if the king were to levy a tax, your 
majesty would be doing what ought not to be done. 

It might occur to Your Majesty: “lIl eradicate this 
strong body of the robbers by inflicting execution, 
imprisonment, deprivation, degradation and 
banishment!" But the strong body of the robbers cannot 
be satisfactorily eradicated in that manner. The 
remnant left after execution would still go on harassing 
Your Majesty's realm. 

However, by adopting this 
obstruction of the rebels will 
eradicated. 

Therefore, Your Majesty, whosoever there be in Your 
Majestys realm making an effort to engage in 
agriculture and animal husbandry, to them let His 
Majesty the king give food and seed-corn. Whosoever 
there be in Your Majesty's realm making an effort to 
engage in trade, to them let His Majesty the king 
provide capital. Whosoever there be in Your Majesty's 
realm making an effort to engage in royal service, to 
them let His Majesty the king give wages and food. 


action-plan, this 
be satisfactorily 


Then those men, engaging each in his own business, 
will no longer harass the realm, and the king's revenue 
will go up; the country will be secured and not beset 
with problems and oppression. The people, pleased 
and happy, dancing their children in their arms, will 
dwell with open doors.’ 


377 





Bói cánh là Bà-la-món Kütadanta, người mong ước 
cúng dường sự hiến té to lớn, đã đến chỗ đức Phát vì 
vị này đã nghe (một cách kỳ lạ) rằng đức Phật có thé tư 
ván cách tién hành cúng té. 

Đức Phật đã cho lời khuyên bằng cách ké câu 
chuyện sau vé một nhà vua giàu có đã muốn tiến hành 
cúng tế lớn nhằm bảo đảm cho an lạc và hạnh phúc 
tương lai của vị này và là người đã hỏi tu sĩ bà-la-môn 
cách tiến hành điều này. 


Do đó, vị tu sĩ Bà-la-môn đã nói với vua Đại Chiến 
Thắng (Mahä- vijita): “Thưa bệ hạ, đất nước của bệ hạ 
thì bị vây quanh với các vấn đề và sự đàn áp. Người ta 
nhìn thấy những kẻ cướp bóc các làng xóm, thị trấn và 
những kẻ cướp đường. Khi đất nước bị vây quanh bởi 
các vấn đề và sự đàn áp, nếu bệ hạ đánh thuế, Bệ hạ 
sẽ làm điều mà không nên làm. 

Bệ hạ có thể đang nghĩ là: “Ta sẽ phá hủy thân thể 
khỏe mạnh của những tên cướp bằng cách tử hình, bỏ 
tù, tịch thu của cải, giáng chức và lưu đày chúng!” 
Nhưng thân thể mạnh khỏe của những tên cướp này 
không thể bị phá hủy thỏa đáng theo cách đó. Phần 
còn lai sau khi tử hình vẫn tiếp tục quấy rầy vương 
quốc của Bệ hạ. 

Tuy thế, bằng cách áp dụng kế hoạch hành động 
này, sự cản trở của các tên cướp sẽ được xóa bỏ một 
cách thỏa đáng. 

Thưa Bệ hạ, do đó, bất kỳ ai trong vương quốc của 
Ngài cố gắng tham gia nông nghiệp và chăn nuôi gia 
súc thì Bệ hạ hãy cho họ thức ăn và hạt bắp. Bất kỳ ai 
trong vương quốc của Bệ hạ cố gắng tham gia buôn 
bán thì Bệ hạ hãy cấp vốn cho họ. Bất kỳ ai trong 
vương quốc của Bệ hạ cố gắng tham gia phục vụ triều 
đình thì Bệ hạ hãy cho họ thức ăn và lương. 


Khi ấy, những người đàn ông đó tham gia vào những 
công việc riêng của mình, sẽ không còn làm phiền 
vương quốc và thu nhập của Bệ hạ sẽ tăng lên; vương 
quốc sẽ được an toàn và không bị các vấn đề và sự 
đàn áp vây quanh. Dân chúng hài lòng và hạnh phúc, 
bồng con múa hát, cư trú trong những ngôi nhà mở 
rộng cửa.” 








Vua Maha-vijita chấp nhận lời khuyên của bà-la-món 
tư tế, và làm theo. Dân chúng bấy giờ ai cũng chuyên 
tâm vào nghề nghiệp của mình không còn tàn phá 
quốc thổ. 

Tài bảo tích tụ của nhà vua tăng lớn. Đất nước được 
an ồn, không có tai ách và áp bức. Dân chúng sống vui 
vé, ám con nhảy múa trên tay, cửa nhà mở rộng. 


Kütadanta Sutta: Digha-nikãya 1.135—136, dịch Anh 
P.D:P. 


Th.34 Nguyên nhân mâu thuẫn xã hội và gia dinh 


Phần thứ nhát trong những đoạn trích này làm nói bật 
tính đố ky và keo kiệt là nguyên nhân của những ác 
tâm và xung đột trong cộng đồng, cho dù người hay 
thân, chẳng hạn như những vị rắn thần (nãga) và nhạc 
thân (gandhabba). 

Phân hai nêu bật những tham đắm dục lac là nguyên 
nhân gây xung đội. 


‘Tôn Sư, do kết phược gi mà các loài trời, người, a- 
tu-la, rồng, càn-thát-bà và tất cả những loài khác thay 
vì nghĩ: 'Chúng ta hãy sống không thù hận, không dùng 
gậy, không đối địch, không hại ý, thoát khỏi thù hận, 
nhưng lại sống với hận thù, gậy gộc, đối địch, hại ý và 
không thoát khỏi thù hận?' Thiên chủ Sakka hỏi Thế 
Tôn như vậy. 


Được hỏi như vậy, Thế Tôn trả lời như sau: 'Do kết 
phược tật đồ và keo kiệt mà các loài trời, người... sông 
với thù hận, gậy góc, đôi địch.. . 


Sakka-pañha Sutta: Digha-nikaya II.276, dịch Anh 
P.D.P. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, với dục là nhân, dục là 
duyên, dục là tránh sự, nhân bởi nơi dục, mà vua tranh 
chấp với vua, sát- đế-ly tranh chấp với sát-dé-ly, bà-la- 
môn tranh chấp với Bà-la-môn, 





King Maha-vijita accepted the word of his chaplain, 
and did as he had said. And those men engaged each 
in his business, harassed the king's realm no more. 

The king's revenue went up and the country was 
secured and not beset with problems and oppression. 
The people being pleased and happy, dancing their 
children in their arms, dwelt with open doors. 


Kütadanta Sutta: Digha-nikaya 1.135—136, trans. 


P.D.P. 


Th.34 Causes for social and family conflict 


The first of these passages highlights envy and 
miserliness as causes of ill-will and conflict in 
communities, whether human or divine, such as those 
of nãga snake-deities and gandhabba heavenly 
musicians. 

The second highlights | attachment 
pleasures as a cause of conflict. 


lo sensual 


'Sir, due to what fetter do gods, humans, nàgas, 
gandhabbas and whatever other different communities 
there are, in spite of the thought "Let us live without 
hatred, without taking sticks, without enmity, without 
malice, free from hate", live with hatred, taking sticks, 
with enmity, with malice and not free from hatred?' So 
did Sakka, the king of gods question the Blessed One. 


When so questioned the Blessed One explained to 
him thus: ‘It is due to being fettered by envy and 
miserliness that gods, humans ... live with hatred, 
taking sticks, with enmity ....' 


Sakka-pañha Sutta: 
P.D.P. 


Digha-nikaya 11.276, trans. 


Further monks, with sensual pleasures as the cause 
and the source, the basis, the cause being simply 
sensual pleasures, kings dispute with kings, people of 
the ruling class with people of the ruling class, 


378 





Đức vua Đại Chiến Thắng dà chấp nhận lời của vi tu 
sĩ và làm theo những gì vị áy nói. Những người đàn 
ông tham gia làm công việc của mình, không còn làm 
phiền vương quốc của nhà vua nữa. 

Thu nhập của nhà vua đã tăng lên và đất nước được 
an toàn và không bị các vấn đề và sự đàn áp vây 
quanh. Dân chúng hài lòng và hạnh phúc, bồng con 
múa hát, cư trú trong những ngôi nhà mở rộng cửa. 


(Kinh Cüru-la-dàn-dáu: Kinh Trường bộ |. 135-136, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.34 Những nguyên nhân của sự xung đột gia 
đình và xã hội 


Đoạn đầu tiên trong những đoạn này lưu ý sự ganh lj 
và tính bán tiện như là những nguyên nhân của ác ý và 
mâu thuẫn trong các cộng đồng, cho dù là loài người 
hay thần thánh, chẳng hạn như những con róng - thần 
rắn và càn - thát-bà những vị nhạc sĩ cõi trời. 

Đoạn thứ hai nhắn mạnh sự chấp đắm các dục lạc 
như nguyên nhân của sự mâu thuẫn. 


Trời Đế-thích (Sakka), vua trời đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Ngài, do những trói buộc nào mà vị trời, người, 
rồng, càn-thát-bà và bát kỳ cộng đồng nào khác, mặc 
dù suy nghĩ rằng” “Chúng ta hãy sống với nhau không 
thù hận, không dùng gậy, không thù địch, không ác 
độc, không ghét,” lại sống với nhau thù hận, dùng gậy, 
với sự thù địch, với sự ác độc và không thoát khỏi hận 
thü?". ..." 


Khi được hỏi nhu vậy, đức Thé Tôn đã giải thích cho 
vi này như vầy: “Đó là do bị trói buộc bởi sự đố ky và 
sự keo kiệt mà các vị trời, con người... sống với sự thù 
hận, cầm gậy, thù hận...” 


(Kinh Dé-thích sở vấn: Kinh Trường bộ II. 276, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Này các thầy, hơn nữa, với các dục lạc là nguyên 
nhân và nguồn cội, là nền tảng, nguyên nhân là dục lạc 
đơn thuần, các vị vua tranh chấp với các vua, người 
giai cấp thống trị tranh chấp với người giai cáp thống 








gia chủ tranh chấp với gia chủ, mẹ tranh chấp với 
con, con tranh chấp với mẹ, cha tranh chấp với con, 
con tranh chấp với cha, anh em tranh chấp với anh em, 
anh tranh chấp với chị, chị tranh chấp với anh, bạn bè 
tranh chấp với bạn bè. 

Chúng tranh chấp, cãi nhau và đánh nhau bằng tay, 
đá, gậy, gươm đao, và ở đây họ đi đến chỗ chết, và 
dau khó gần như chết. 


Mahã-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikàya 1.86, 
dịch Anh P.D.P. 


Th.35 Chiến tranh, hòa bình và hòa giải 


Hai đoạn trích này cho tháy xung đột vũ trang mang 
lại sự thắt vọng và xung đột thêm nữa, đặc biệt nếu 
một người không độ lượng trong chiến thắng. 

Trong đoạn trích đầu, đức Phật nhận xét về tin báo 
rằng vua Ajatasattu đã tắn công vua Pasenadi, và vua 
Pasenadi phái thát bai rüt lui. 


Này các ty-kheo, vua Ajatasattu nước Magadha có 
ban ác, đồng bon ác, và thân giao ác. Vua Pasenadi 
nước Kosala có bạn hiền, đồng bọn hiền, và thân giao 
hiền. Tối nay, vua Pasenadi nước Kosala bại trận sẽ 
chịu khổ đau. 


Chiến thắng sanh thù oán, chiến bại nắm khổ đau, 
Ai xả bó tháng bại, ngủ an tinh an lạc. 


Báy giờ có nhiều tỳ-kheo... đi đến chỗ Thé Tôn, đảnh 
lễ, rồi ngồi xuống một bên và bạch: 'Bạch Thế Tôn, vua 
Ajãtasattu nước Magadha,... tiến và Kãsi, đánh nhau 
với vua Pasenadi nước Kosala.... 

Vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng, và bắt sống 
vua Ajãtasattu nước Magadha. Rồi vua Pasenadi nước 
Kosala suy nghĩ nhu sau: “Tuy vua Ajatasattu... phản 
bội ta, dầu ta không phản bội (nó), nhưng nó là cháu 
ta. 

Hay là ta chỉ nên đoạt hết quân voi, quân ngựa, quân 
xe, quân bộ rồi tha mạng cho nó?” Sau đó vua 
Pasenadi nước Kosala, đoạt hết... quân voi, quân 





brahmins with brahmins, 

householders with householders, mother disputes 
with the son, the son with the mother, the father with 
the son, the son with the father, brother with brother, 
brother with sister, sister with brother, friend with friend. 

They dispute, quarrel, and fight each other with 
hands, clods, sticks, weapons, and herein they meet 
with death, and also deadly pain. 


Mahà-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikãya 1.86, 
trans. P.D.P. 


Th.35 War, peace and reconciliation 


This pair of passages show armed conflict to bring 
frustration and further conflict, especially if one is not 
magnanimous in ‘victory’. 

In the first, the Buddha comments on the report that 
King Ajātasattu had attacked King Pasenadi, who had 
withdrawn in defeat. 


Monks, King Ajātasattu of Magadha has evil friends, 
evil associates, and evil companions. King Pasenadi 
Kosala has good friends, good associates, and good 
companions. Tonight the defeated king Pasenadi 
Kosala will lie unhappily. 


Victory breeds enmity, the defeated lie unhappily, 
The one at peace lies happily, giving up victory and 
defeat. 


Then many monks ... came to the Blessed One, paid 
respect to him, sat on one side and said: ‘Venerable sir, 
King Ajātasattu of Magadha, ... advanced towards Kāsi 
for battle against King Pasenadi Kosala. ... 

King Pasenadi Kosala defeated King Ajātasattu of 
Magadha and captured him alive. Then this thought 
occurred to King Pasenadi Kosala: “Even though King 
Ajātasattu ... betrays me who does not betray (him), he 
is my nephew. 

What if | were to capture his entire array of elephants, 
horses, chariots and foot soldiers and dismiss him 
alive?" Then King Pasenadi Kosala, captured ... the 


379 





trị, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-món, 

chủ hộ tranh chấp với chủ hộ, mẹ tranh chấp với con 
trai, con trai với mẹ, cha với con trai, con trai với cha, 
anh em trai với anh em trai, anh em trai với chị em gái, 
chị em gái với anh em trai, bạn bè với bạn bè. 

Họ tranh chấp, cãi nhau và đánh nhau bằng tay, cục 
đất, gậy, vũ khí, nên họ bị chết và đau gần chết. 


(Đại kinh Khó uán: Kinh Trung bộ |. 86, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.35 Chiến tranh, hòa bình và hòa giải 


Hai đoạn kinh này thé hiện xung đột có vũ khí mang 
đến sự thắt vọng, bực bội và mâu thuẫn lớn hơn, đặc 
biệt nếu người ta không khoan dung trong “chiến 
thắng.” 

Trong đoạn kinh đầu tiên, đức Phật nhận xét về báo 
cáo là vua A-xà-thé (Ajatasattu) đã tắn công vua Ba-tư- 
nặc (Pasenadl), người đã rút lui trong thất bại. 


Này các thầy, vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha) có bạn xấu, tùy tùng xấu và bạn đồng hành 
xấu. Vua Ba-tư-nặc xứ Cáu-tát-la (Kosala) có bạn tốt, 
tùy tùng tốt và bạn đồng hành tốt. Đêm nay vua Ba-tư- 
nặc bị đánh bại sẽ nằm ngủ không hạnh phúc. 


Chiến thắng sanh thù địch, kẻ thất bại nằm không 
VUI, 

Từ bỏ chiến thắng và thất bại, người an tịnh nằm 
hạnh phúc. 


Rồi nhiều vị thầy... đã đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài, ngồi một bên và thưa rằng: “Thưa Đại đức, vua 
A-xà-thé của xứ Ma-kiệt-đà,... đã tiến quân về Kasi dé 
đánh nhau với vua Ba-tư-nặc xứ Cáu-tát-la.. 

Vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la đã đánh bại vua A-xà- 
thế của xứ Ma-kiét-dà và đã bát sống vị này. Rồi vua 
Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la chợt nghĩ: “Mặc dù vua A-xà- 
thế... phản bội ta, người mà không phản bội (nó), nó là 
cháu trai của ta. 

Điều gì sé xảy ra nếu ta bắt toàn bộ đội quân voi, 
ngựa, xe gỗ và lính bộ binh và thả cho nó sống sót?” 
Rồi vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la, đã bắt... toàn bộ quân 








ngựa, quân xe, quân bộ của vua Ajãtasattu... và tha 


mạng cho vua áy.’ 


Báy giờ Thế Tôn, sau khi hiểu rõ tình cảnh này, bèn 
nói bài kệ nhân cơ hội ây: 


Người cướp đoạt, quả thật, nghĩ vậy là đích đáng. 
Khi người khác cướp đoạt, người bị cướp cũng cướp. 


Ngu nghĩ thế là đúng, khi quả ác chưa chín. Đến khi 
ác kêt quả, người ngu chịu sâu khô. 


Giết người, bị người giết, thắng người, 


thắng. 


bị người 
Mắng, người mắng lại, não người, người não lại. 
Nghiệp xoay chuyển như vậy, kẻ cướp lại bị cướp. 


First and second Sargama Suttas: Samyutta-nikaya 
.83-85 «189— 193,259 dịch Anh P.D.P. 


Th.36 Sức manh của an nhẫn và vô sân 


Phần đầu đoạn trích, cũng được đặt trong một tình 
huống xung đột, khuyên nén bình tinh và kiên nhẫn khi 
đối mặt với sự khiêu khích tức giận. 

Đây không phải là khiếp nhược, mà là sức mạnh thực 

sự, lợi ích cho bản thân và những người xung quanh. 

Đoạn trích thứ hai thé hiện ngắn gon sức mạnh của 
cách phản ứng này. 


Trong trận chiến ấy chư thiên thắng và các a-tu-la 
bại. Rồi chư thiên Tam thập tam trói Vepacitti vua a-†u- 
la (bằng năm chỗ) với cỗ là thứ năm, sau đó dẫn đến 
hội trường Sudhamma, trước mặt Thiên đế Sakka. 

Tại đây, Vepacitti vua a-tu-la... khi Thiên đế Sakka đi 
vào và di ra khỏi hội trường Sudhamma, mạ ly và xúc 





entire array of elephants, horses, chariots and foot 
soldiers of King Ajatasattu ... and dismissed him alive.' 


The Blessed One, having understood the situation 
uttered these verses on that occasion: 


A person plunders indeed in the way he thinks fit, and 
when others plunder, the plundered, too, plunder. 


The fool thinks it's alright, until evil bears fruit. When 
evil bears fruit, the fool comes to sorrow. 


The killer gets (in turn) a killer, the victor (in turn) will 
get a victor. 


He that abuses, (in turn) will get abuse, and an 
offender an offender (in turn). 


So with the action that comes around the plundered 
one plunders. 


First and second Sangãäma Suttas: Samyutta-nikaya 
.83-85 <189—193>,29/ trans. P.D.P. 


Th.36 The power of patience and non-anger 


The first passage, also set in a conflict situation, 
advises calm and patience in the face of angry 
provocation. 

This is not weakness, but real strength, of benefit to 
oneself and those one is in conflict with. 

The second passage succinctly expresses the power 
of this kind of response. 


In that war the gods won and the demi-gods were 
defeated. Then the gods of the Thirty-three, binding 
Vepacitti, the king of the demi-gods (in five places of 
the body) with his neck as the fifth brought him to the 
Sudhamma assembly, to Sakka, the king of gods. 


There, Vepacitti, the king of demi-gods ... when 


380 





voi, ngựa, xe gỗ và lính bộ binh của vua A-xà-thế... và 
thả cho vị này sông sót.” 


Đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu tình huống đã thốt ra 
những kệ sau vào dịp đó: 


Người cướp bóc theo cách mà vị này nghĩ là phù 
hợp và 

khi người khác cướp bóc, người bị cướp bóc cũng 
cướp bóc. 


Kẻ ngu nghĩ điều đó là đúng cho đến khi điều ác trổ 
quả. — - . i 
Khi điêu ác tró quả, kẻ ngu sâu buôn. 


Kẻ giết người (đến lượt) lại bị người giết, kẻ chiến 
tháng (đên lượt) bị người ta tháng lại. 


Kẻ ngược đãi (đến lượt) sẽ bị ngược đãi, 
Kẻ xúc phạm (đên lượt) bị xúc phạm. 


Cũng thế với hành động thay đổi giữa kẻ bị cướp với 
người cướp. 


(Kinh Chiến tranh thứ nhất và thứ hai: Kinh Tương 
ưng I. 83-85 <189-1936>, do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.36 Sức mạnh của kiên trì và không giận dữ 


Đoạn kinh đầu tiên, cũng diễn ra trong một tình 
huống mâu thuẫn, khuyên hãy bình tâm và kiên nhẫn 
trước bắt kỳ sự khiêu khích giận dữ nào. 

Đây không phái là nhược điểm mà là sức mạnh thật 
sự, có lợi cho chính bản thân và cho những ai đang có 
mâu thuẫn với nhau. 

Đoạn kinh thứ hai diễn đạt cô đọng sức mạnh của 
kiểu phản ứng này. 


Trong cuộc chiến tranh đó, vị trời đã thắng và A-tu-la 
bị bại trận. Rồi các vị trời của cõi trời Ba mươi ba (Tam 
thập tam thiên), bắt trói vua A-tu-la Vepacitti (Thần 
Kinh Điên) (theo năm chỗ trên cơ thể) với cô của vị này 
là chỗ thứ năm và mang Vepacitti đến hội chúng Trời 
Ba mươi ba (Sudhammä), đến chó vua trời Dé-thích 








phạm bằng những lời thô lỗ, cóc càn. 


Khi ấy người đánh xe Mātalī nói với Thiên dé Sakka 
băng những bài kệ: ‘Do bởi sợ hay hèn, Sakka phải 
nhẫn nhịn, nghe Vepacitti nói những lời thô lỗ?” 


Sakka: 'Nhin Vepacitti, không do sợ hay hèn. Há kẻ 
trí như ta, xử sự như người ngu?’ 


nếu không người 
kẻ trí ngăn người 


Mátali: ‘Kė ngu càng hung hăng, 
ngăn lại. Hãy băng hinh phạt nặng, 
ngu. 


Sakka: 'Ta suy nghĩ như vầy: dé ngăn chán người 
ngu, hãy giữ tâm bình tinh, khi biệt kia phán nô.’ 


Mátali: Vãsava, tôi thấy, nhẫn có sai làm này: ngu 
nghĩ “nhân vì sợ”, nó càng hăng như bò, thây người 
chạy càng đuôi.' 


Sakka: 


_Mặc nó nghĩ hay không, rằng 'ta nhẫn vi sợ nó’. Lợi 
tôi thượng cho mình, không có gì hơn nhân. 


Những ai có sức mạnh, nhẫn nhịn kẻ yếu hơn, đó là 
nhẫn tối thượng. Kẻ yếu chỉ biết nhịn. 


Không mạnh mà nói mạnh, mạnh ấy của kẻ ngu. 
Mạnh do pháp thủ hộ, không ai chóng lại nói. 





Sakka, the king of gods was entering and exiting the 
Sudhamma assembly, was abusing and insulting him 
with foul and harsh words. 


Monks, then Matali, the charioteer questioned Sakka, 
the king of gods thus in verse: ‘Is it out of fear or out of 
weakness that Sakka endures hearing harsh words in 
the face of Vepacitti?' 


Sakka: 'It is neither due to fear nor due to weakness 
that | am patient with Vepacitti. How could a wise 
person like me engage with a fool?’ 


Matali: ‘Fools get increasingly aggressive when there 
is none to put a stop to this. Therefore, let the wise 
person resist the fool with exceedingly effective 
punishment.' 


Sakka: ‘I consider this itself as resistance against the 
fool, that is, having known that the other person is 
angered, one mindfully keeps one's calm.' 


Mātalī: 'Vásava, | see a fault in this very act of 
patience. When the fool imagines, "through fear of me 
he is patient", the stupid one becomes more aggressive 
like the bull that chases the person who flees.' 


Sakka: 


Let him imagine or not 'It is through fear of me that he 
is patient. There exists no greater gain than patience: 
that is of the highest benefit to oneself. 


He who being strong really is patient towards the 
weak, that patience is called the supreme, for the weak 
person is always patient. 


They call that power no power at all, the power that is 
the power of a fool. There is no one to resist the power 
of him who is guarded by Dhamma. 


381 





(Sakka). 

Ở đó, Vepacitti, vua A-tu-la... khi Trời Dé-thích, vua 
của các vi trời dang bước vào và di ra khói hội chúng 
Trời Ba mươi ba, dang ngược đãi và lăng mạ vị này 
với những lời nói khó nghe và thô bạo. 


Này các thầy, khi đó Mātalī, người đánh xe đã hỏi 
Trời Đế- thích, vua của vị trời như sau: “Có phải vì sợ 
hãi hay vì yếu hèn mà Trời Dé-thích chịu đựng những 
lời ác độc trước mặt Vepacitti?" 


Trời Đề-thích: “Không phải do sợ hãi hay yếu hèn mà 
Ta kiên nhân với Vepacitti. Làm sao người khôn khéo 
như ta có thê liên quan đên một kẻ ngu?” 


Mātalī: “Những kẻ ngu ngày càng hung hăng khi 
không có ai chám dứt chuyện này. Do đó, hãy dé 
người khôn chống lại kẻ ngu với hình phạt vô cùng 
hiệu quả.” 


Trời bé-thích: "Ta xem điều này chính nó như là sự 
kháng cu chóng lại kẻ ngu, nghĩa là dà biét rằng người 
kia giận dữ, người ta giữ binh tinh một cách chánh 
niệm.” 


Mātalī: “Trời Dé-thích (Vãsava, một tên gọi khác), tôi 
thấy có một lỗi lầm trong chính hành động kiên trì này. 
Khi kẻ ngu tưởng tượng là “vì sợ ta nên kẻ ấy kiên 
nhẫn,” kẻ ngu trở nên hung hăng hơn giống như con 
trâu đuổi theo người chạy trốn.” 


Trời Dé-thích: 


Hãy để cho vị đó tưởng tượng hay không “Chính vì 
Sợ ta mà vị này kiên nhân.” Không có sự dat được nào 
lớn hơn sự kiên trì: đó là lợi ích cao nhât cho chính 
mình. 


Người mà thật sự mạnh mẽ thì kiên nhẫn với người 
yếu, sự kiên trì đó được gọi là cao thượng, vì người 
yếu thì luôn kiên nhẫn. 


Họ gọi sức mạnh đó không phải là sức mạnh gì hết 
vì sức mạnh đó là sức mạnh của một kẻ ngu. Không có 
ai kháng cự được sức mạnh của người được giáo 








Người giận, ta giận lại, do vậy càng xấu hơn. Không 
giận người giận mình, thăng trận chiên khó thăng. 


_Biết rằng người giận ta, ai giữ tâm bình tĩnh, xử sự 
tót cả hai, cho mình và cho người. 


Người chữa trị cả hai, cho mình và cho người, ai 
nghĩ người ây ngu, là người kém hiệu Pháp. 


Vepacitti Sutta: Samyutta-nikãya l.221-222 «475- 
479», dich Anh P.D.P. 

Chinh phục giận bằng không giận; thắng cái xấu 
bằng cái tôt; thăng keo kiệt bằng bô thí, thăng gian dôi 
băng trung thực. 

Dhammapada 223, dịch Anh P.H. 

Tài sàn và hoat dóng kinh té 

Th.37 Tham lam giàu có dem lai tai hai 

Giàu có hai người ngu, không hai (người) cầu bi 
ngạn. 

Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. 

Dhammapada 355, dich Anh P.H. 

Th.38 Chó nén mù một mắt 

Đoạn này xem hạng người tốt nhất và hạnh phúc 
nhât là người có mắt nhìn thây cả hai, lợi lộc lần đạo 
đức. 

Này các tỳ-kheo, có ba hạng người này tồn tại trong 


đời. Ba hạng ây là gì? Người mù, người một mát, 
người có hai mát. 





It is really worse for him who responds in anger to 
one who is angered. One who does not show anger 
towards the angered wins a battle that is difficult to win. 


He who, having known that the other person has 
been angered, mindfully keeps his calm, conducts 
himself for the well-being of both himself and the other. 


The person who heals both himself and the other: 
those people who think him a fool are not proficient in 
Dhamma.' 


Vepacitti Sutta: Samyutta-nikaya \.221-222 <475- 
479», trans. P.D.P. 


Conquer the angry by non-anger; conquer the bad by 
goodness; conquer the miser by generosity, and the liar 
by truth. 

Dhammapada 223, trans. P.H. 

Wealth and economic activity 

Th.37 Craving for riches brings ruin 

Riches destroy the foolish, but not those seeking the 
Beyond. 

By craving for riches, the fool destroys himself as he 
would others. 

Dhammapada 355, trans. P.H. 

Th.38 Do not be blind in one eye 

This passage sees the best, and happiest, kind of 


person as one with an eye to both profit and ethics. 


Monks, there are these three kinds of persons found 
existing in the world. What three? The blind, the one- 
eyed, and the two-eyed. 


382 





pháp bảo hộ. 


Thật sự tệ hại cho người phản ứng giận dữ với 
người giận dữ. Người mà không thể hiện giận dữ đối 
với người giận, chiến thắng một trận đánh khó chiến 
thắng. 


Người mà, sau khi biết là người khác đang giận, 
chánh niệm giữ sự bình tinh, cu xử vi hạnh phúc của 
chính mình và cho cả người khác. 


Người mà chữa lành cả chính mình và người khác: 
những người mà nghĩ là vị kia là kẻ ngu thì không 
thành thạo giáo pháp.” 


(Kinh Vua A-tu-la: Kinh Tương ưng l. 221-222 <475- 
479>, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Chinh phục sự giận dữ bằng không giận dữ; chinh 
phục kẻ xâu băng điêu tôt; chinh phục người bân tiện 
bằng sự hào phóng và kẻ nôi dôi bằng sự thát. 

(Kinh Pháp cú 223, do. Do P.H. dịch tiếng Anh). 

SỰ GIÀU CÓ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ 

Th.37 Khao khát giàu có mang đến sự hư hỏng 

Giàu có hủy hoại kẻ ngu, không hủy hoại những ai 
tìm kiêm Bờ kia. 

Bằng cách khao khát giàu có, kẻ ngu tự hủy hoại 
mình như kẻ này sẽ hủy hoại người khác. 

(Kinh Pháp cú 355, do P.H. dịch tiếng Anh). 

Th.38 Đừng bị mù một mắt 

Đoạn này xem kiểu người giỏi nhất và hạnh phúc là 


người hướng đến mục đích lợi nhuận lẫn đạo đức. 


Này các thầy, có ba kiểu người được tìm thấy trong 
thê giới này. Những gì là ba? Người mù, người một 
mắt và người hai mắt. 








Này các tỳ-kheo, thế nào là người mù? Ở đây, có 
người không có mắt để thấy mà thu hoạch tài sản chưa 
được thu hoạch, tăng trưởng tài sản đã thu hoạch; và 
người ấy không có mắt để thấy mà biết pháp thiện và 
pháp bắt thiện, pháp bị chê trách và pháp không bị chê 
trách, pháp thấp hèn và pháp cao thượng, pháp đen và 
trắng. Đây gọi là hạng người mù. 


Và này các ty-kheo, thế nào là hạng người có một 
mắt? Ở đây, có người có mắt để mà thu hoạch.. 
nhưng người ấy không có mắt để mà biết pháp thiện 
và pháp bắt thiện... 


Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người có hai 
mắt? Ở đây, này các tỳ-kheo, có người có mát dé mà 
thu hoạch tài sản... và người ấy cũng có mắt dé mà 
biết pháp thiện và pháp bát thiện... 


Người có đủ hai mắt, nói là người tối thắng, nỗ 
mà thu hoạch, tài sản đúng như pháp. 


UC 


Andha Sutta: Anguttara-nikaya 1.128—129, dịch Anh 
P.H. 


Th.39 Sóng hanh phüc do cán mán, chán chánh 
báo hộ sở hữu, đông ban với người tôt, và sử dung 
tiên bạc khôn ngoan 


Đoạn trích này giải thích những loại hành vi mang lại 
hạnh phúc trong đời này và đời sau cho những người 
cư sĩ bình thường sông trong hưởng thụ dục lạc. 


Này Byagghapajja, có bón pháp này dẫn đến tăng 
ích và an lac cho thiện nam tử ngay trong đời hiện tai. 
Bốn pháp ấy là gi? Thành tựu cần mẫn, thành tựu thủ 
hộ, thân cận thiện hữu, sinh hoạt quân bình. 


Này Byagghapajja, thé nào là thành tựu phần đấu? Ở 
đây, này Byagghapajja, thiện nam tử nuôi sống với bát 





What, monks, is blind person? Here, a certain person 
lacks the kind of eye with which to acquire wealth not 
yet acquired and increase already acquired wealth, and 
he also lacks the kind of eye with which to know 
wholesome and unwholesome qualities, blameworthy 
and blameless qualities, inferior and superior qualities, 
dark and bright qualities with their counterparts. This is 
called the blind person. 


What, monks, is one-eyed person? Here, a certain 
person has the kind of eye with which to acquire wealth 

. but he lacks the kind of eye with which to know 
wholesome and unwholesome qualities ... 


What, monks, is two-eyed person? Here, a certain 

person has the kind of eye with which to acquire wealth 

.. and he also has the kind of eye with which to know 
wholesome and unwholesome qualities ... 


The two-eyed is declared the best kind of person. His 
wealth is acquired by his own exertion, with goods that 
are righteously gained. 


Andha Sutta: Anguttara-nikaya 1.128—129, trans. P.H. 


Th.39 A happy life comes from industriousness, 
appropriate guarding of possessions, friendship 
with the good, and wise use of money 


This passage explains what kinds of behaviour bring 
happiness in this and the next life for ordinary 
laypeople involved in life's pleasures. 


Byagghapajja, these four things are conducive to the 
wellbeing and happiness of a child of good family in this 
immediate life. What four? Achievement by industry, 
achievement by protection, friendship with the good 
and balanced living. 


Byagghapajja, what is achievement by industry? 
Here, Byagghapajja, by whatever occupation a child of 
383 





Này các thầy, thé nào là người mù? Ở đây, người 
nào đó không có kiểu con mắt đạt được của cải chưa 
đạt được và gia tăng của cải đã có được và vị này 
cũng không có con mắt biết được những phẩm tính 
thiện và phẩm tính không thiện, phẩm tính đáng chê 
trách và phẩm tính không đáng chê trách, phẩm tính 
thấp hèn và phẩm tính cao thượng, phẩm tính đen tối 
và phẩm tính sáng chói với những đối tác của chúng. 
Đây được gọi là người mù. 


Này các thầy, thế nào là người một mắt? Ở đây, ai 
đó có kiêu mắt dat được của cải... nhưng vị này không 
có kiêu mát biét được những phẩm tính thiện và không 
thiện... 


Này các thày, thé nào là người hai mắt? Ở đây, ai đó 
có kiêu mát đạt của cải...và vị này cũng có kiêu mặt 
biét được những phám tính thiện và không thiện... 


Người hai mát được tuyên bó là kiểu người giỏi nhất. 
Của cải của vị này kiếm được bằng chính nỗ lực của vị 
này với những hàng hóa có được một cách chân 
chánh. 


(Kinh Mù lòa: Kinh Tăng chi I. 128-129, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.39 Một đời sống hạnh phúc xuất phát từ sự 
chăm chỉ, bảo vệ tài sản một cách thích hợp, làm 
bạn với người tôt và sử dụng tiên khôn khéo 


Đoạn kinh này giải thích kiểu hành vi mang đến hanh 
phúc trong đời này và đời sau đôi với những cư sĩ bình 
thường còn liên quan dén những dục lạc của cuộc 
sông. 


Này Byagghapajja, có bốn điều có lợi cho sự an lạc 
và hạnh phúc của người con của một gia đình tốt ngay 
trong kiếp sóng này. Bốn điều đó là gì? Thành tựu 
bằng sự tinh cần, thành tựu bằng sự bảo vệ, làm bạn 
với người tốt và sống cân bằng. 


Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu bằng sự tinh 
cân? Ở đây, này Byagghapajja, người con của một gia 








kể nghề nghiệp gì, trồng trọt, buôn bán, chăn nuôi, bắn 
cung, quan chức, người ấy thiện xảo trong các nghề 
nghiệp ấy, không biếng nhác, có đủ khả năng phán 
đoán để biết rõ phương tiện thích hợp cần làm gì và 
làm thế nào. Này Byagghapajja, đây gọi là thành tựu 
phán đấu. 


Và này Byagghapajja, thế nào là thành tựu thủ hộ? Ở 
đây, này Byagghapajja, tài sản nào mà thiện nam tử 
thu hoạch được do nỗ lực phán đấu, được tích lũy do 
sức đôi tay, do mồ hôi trán, thu hoạch chân chính như 
pháp, người ấy bó trí canh phòng và thủ hộ nghĩ rằng: 

'Không nên để cho các tài sản này bị vua chiếm đoạt, 
cướp chiếm đoạt, không bị lửa đốt, nước cuốn, không 
bị những kẻ thừa hưởng phi khả ái chiếm đoạt. Này 
Byagghapajja, đây gọi là thành tựu phòng hộ. 


Và này Byagghapajja, thế nào là thân cận thiện hữu? 
Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng 
xóm hay thị trấn nào, tại đó có những gia chủ hay con 
của gia chủ, những người trẻ có giới tăng trưởng hay 
người già có giới tăng trưởng, thành tựu tín, thành tựu 
giới, thành tựu thí, thành tựu tuệ. 

Thiện nam tử ấy đứng ngồi chung với họ, trò chuyện 
với họ, và bàn luận với họ. Với những người thành tựu 
tín, vị ấy học tập tùy thuận tín. Với những người thành 
tựu giới, vị ấy học tập tùy thuận giới.Với những người 
thành tựu thí, vị ấy học tập tùy thuận thí. Với những 
người thành tựu tuệ, vị ấy học tập tùy thuận tuệ. Này 
Byagghapajja, đây gọi là thân cận thiện hữu. 


Và này Byagghapajja, thế nào là sinh hoạt quân 
bình? Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi 
biết mức thu nhập, biết mức chỉ tiêu, người ấy sống với 
mức sống quân bình, không quá phung phí, không quá 
hà tiện, suy nghĩ: ‘Thu nhập của ta nên nhiều hơn mức 
chỉ tiêu, chi tiêu không nên nhiều hơn mức thu nhập. 

Ví như người cầm cân hay học trò của người cầm 





good family makes a livelihood, whether farming, 
trading, cattle rearing, archery, royal service or any 
other profession, he becomes skilled, not lethargic, and 
is possessed of proper judgment and understanding of 
means regarding what needs to be done and what 
needs to be organized. Byagghapajja, this is the 
achievement by industry. 


Byagghapajja what is the achievement by 
protection? Here, Byagghapajja, whatever wealth there 
is to the child of good family achieved through 
industrious effort, righteously earned through his own 
labour, the sweat of his brow, he arranges for its ward 
and protection (thinking): 

'My wealth should not be carried away by the king, by 
robbers, it should not be burnt by fire, carried away by 
floodwaters or by unloved inheritors'. Byagghapajja, 
this is the achievement by protection. 


Byagghapajja, what is friendship with the good? 
Here, Byagghapajja, in whatever village or hamlet the 
child of good family lives, there may be householders 
or children of householders, those young people 
developed in ethical discipline, or those old people 
developed in ethical discipline, those endowed with 
faith, endowed with ethical discipline, generosity and 
wisdom. 

He stays with them, talks with them and discusses 
with them. He trains himself in accordance with the 
achievement in faith of those endowed with faith, the 
achievement in ethical discipline of those endowed with 
ethical discipline, the achievement in generosity of 
those endowed with generosity, and the achievement in 
wisdom of those endowed with wisdom. Byagghapajja 
this is friendship with the good. 


Byagghapajja, what is balanced living? Here, 
Byagghapajja, the child of good family having known 
his income and expenditure, lives neither in an 
extravagant manner nor in a miserly manner, but 
adopts a balanced style of living, considering: ‘So shall 
my income exceed my expenditure and my expenditure 
not exceed my income.’ 


384 





đình tốt kiếm sống bằng bát kỳ nghề nghiệp nào, dù là 
nông nghiệp, buôn bán, chăn nuôi gia súc, cung tên, 
phục vụ triều đình hay bất kỳ nghề nghiệp nào, vị này 
trở nên khéo léo, không phải lờ đờ và có sự phán xét 
đúng và hiểu biết. vé phương tiện liên quan đến điều 
cần làm và điều cần được tó chức. Này Byagghapajja, 
đây là sự thành tựu bằng sự tinh cần. 


Này Byagghapajja, điều gì là thành tựu bằng sự bảo 
vệ? Ở đây, này Byagghapajja, bất kỳ của cải nào mà 
người con của gia đình tốt này đã đạt được thông qua 
sự nỗ lực tinh cần, kiếm được chân chánh bằng chính 
sức lao động của vị này, bởi chính sự nỗ lực hay làm 
việc cật lực của vị này”, vị này sắp xếp nơi và sự bảo 
vệ cho nó (nghĩ rằng): 

“Của cải của ta không nên bị lấy mát bởi vua, giặc 
cướp, nó không nên bị lửa đốt cháy, bị nước lũ cuốn 
trôi hay bởi những kẻ thừa kế không được yêu thương. 
Này Byagghapajja, đây là sự thành tựu bằng bảo vệ. 


Này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với người tốt? 
Ở đây, này Byagghapajja, trong bát kỳ xóm làng hay 
ngõ hẻm mà người con của gia đình tốt này sinh sống, 
có thé có những chủ hộ hay con cái của những chủ hộ, 
những người trẻ đó đã trau dồi kỷ luật đạo đức (giới) 
hay những người già đã trau dồi kỷ luật đạo đức, 
những ai thiên phú với niềm tin, thiên phú với giới, sự 
bố thí và trí tuệ. 

Vị này ở với họ, trò chuyện với họ và thảo luận với 
họ. Vị này rèn luyện chính mình tương ưng với sự 
thành tựu về niềm tin của những ai thiên phú về niềm 
tin, sự thành tựu về giới của những ai thiên phú về giới, 
sự thành tựu về bó thí của những ai thiên phú với bố 
thí và sự thành tựu về trí tuệ của những ai thiên phú 
với trí tuệ. Này Byagghapajja, đây là làm bạn với người 
tôt. 


Này Byagghapajja, thế nào là sống cân bằng? Ở đây, 
này Byagghapajja, con của gia đình tốt đã biết mức thu 
nhập và chỉ phí của mình, sống theo cách không hoang 
phí cũng không keo kiết mà áp dụng một lối sống cân 
bằng, nghĩ rằng: “Thu nhập của mình sẽ vượt hơn chỉ 
phí của minh và chi phí của mình không vượt hơn thu 
nhập của mình.” 








cân biết rằng, bên này nặng hơn chừng này, và bên 
này nhẹ hơn chừng này, cũng vậy, thiện nam tử sau 
khi biết mức thu nhập, biết mức chỉ tiêu, người ấy sống 
với mức sống quân bình, không quá phung phí, không 
quá hà tiện... 

Này Byagghapajja, khi nào thiện nam tử này, sau khi 
biết mức thu nhập và biết mức chỉ tiêu,.... đây gọi là 
sinh hoạt quân bình. 


Này Byagghapajja, có bốn cửa ra cho tài sản đã 
được tích tập. Đó là đam mê nữ sắc, say sưa rượu 
chè, đam mê cờ bạc, và có bạn bè xấu, đồng bọn xấu, 
thân giao xấu. 

Ví như, này Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bón 
cửa cho nước chảy vào, có bốn cửa cho nước chảy ra, 
có người đóng lại các cửa chảy vào, và mở các cửa 
chảy ra; trời lại không mưa nhiều. Nếu điều này xảy ra, 
chỉ còn mong đợi hồ nước ấy bị vơi cạn, không có đầy 
thêm. Cũng vậy, có bốn cửa ra cho tài sản đã được 
tích tập... 


Này Byagghapajja, có bốn cửa vào cho tài sản được 
thêm nhiều, đó là không đam mê nữ sắc, không say 
sưa rượu, không đam mê cờ bạc, và không có bạn bè 
xấu, đồng bọn xấu, thân giao xấu... 

Ví như, này Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bón 
cửa cho nước chảy vào, có bốn cửa cho nước chảy ra, 
có người đóng lại các cửa chảy ra, và mở ra các cửa 
chảy vào; và trời lại mưa nhiều. Nếu điều này xảy ra, 
chỉ có thể mong đợi là hồ nước ấy thêm nhiều, không 
có vơi cạn. Cũng vậy, có bốn cửa vào cho tài sản được 
thêm nhiều... 


Này Byagghapajja, bốn pháp nói trên dẫn đến tăng 
ích và an lạc cho thiện nam tử ngay ở đây và bây giờ. 
Này Byagghapajja, bốn pháp sau đây dẫn đến tăng ích 
và an lạc cho thiện nam tử trong tương lai. Bốn pháp 
ấy là gì? Thành tựu tín, thành tựu giới, thành tựu thí, 
thành tựu tuệ. 


Và này Byagghapajja, thế nào là thành tựu tín? Ở 
đây, thiện nam tử có tín tâm nơi bô-đê của Như Lai, 





Like one holding the balance or one who is the 
apprentice of one holding the balance would know, this 
side is more by this much and this side is less by this 
much, in the same way the child of good family, having 
known his income and expenditure, lives neither in an 
extravagant manner nor in a miserly manner, but 
adopts a balanced style of living ... 

Byagghapajja, when the child of good family, having 
known his income and expenditure, adopts a 
balanced style of living it is called balanced living. 


Byagghapajja, to wealth thus arisen there are four 
sources of loss. They are addiction to women, 
intoxicants, gambling and having evil friends, 
associates, and intimates. 

Just as, Byagghapaijja, to a great reservoir there are 
four inlets and four outlets and a man closes up the 
inlets and opens the outlets; rain, too, does not fall 
abundantly. If this happens, wasting away could be 
expected to the reservoir, not growth. In the same 
manner, to arisen wealth there are four sources of loss 


Byagghapajja, to wealth thus arisen there are four 
sources of gain as non-addiction to women, intoxicants, 
gambling, and having friends, associates, and intimates 
who are good. 

Just as, Byagghapaijja, to a great reservoir there are 
four inlets and four outlets. A man opens the inlets and 
closes up the outlets; rain too falls abundantly. If this 
happens growth could be expected to the reservoir, not 
wasting away. In the same manner to arisen wealth 
there are four sources of gain ... 


Byagghapajja, those four things are conducive to the 
well-being and happiness of a child of good family here 
and now. Byagghapajja these four things are 
conducive to the well-being and happiness of a child of 
good family hereafter. What four? Achievement in faith, 
in ethical discipline, in generosity, and in wisdom. 


Byagghapajja, what is achievement in faith? Here, 
the child of good family has faith in the awakening of 
the Tathagata, 'The Blessed One, arahant, perfectly 


385 





Giống. như người cầm cán hay người học việc của 
người cầm cân sẽ biết là bên này thì nhiều hơn theo 
chỗ dữ kiện này và bên này thì ít hơn theo chỗ dữ kiện 
này, cũng như vậy, người con của gia đình tốt, đã biết 
được thu nhập và chi phí của minh, sống theo cách 
không hoang phí cũng không keo kiết, mà áp dụng một 
lối sống cân bằng... 

Này Byagghapajja, khi con của gia đình tốt, đã biết 
được thu nhập và chi phí của mình,... áp dụng một lối 
sống cân bằng, đây được gọi là sống cân bằng. 


Này Byagghapalja, đối với của cải sinh ra như vậy 
cũng có bón nguồn làm mát mát. Chüng là mé dám 
phu nữ, nghiện rượu, đánh bạc và có ban xấu, cộng sự 
xấu và người thân thuộc xấu. 

Này Byagghapajja, cũng ví như một hồ chứa nước 
lớn có bốn cửa vào và bốn cửa ra và người ta đóng 
chặt các cửa vào và mở các cửa ra; cũng vậy, mưa 
không rơi xuống nhiều. Nếu điều này xảy ra, người ta 
có thể trông mong sự vơi đi đối với hồ chứa nước, 
không phải sự gia tăng. Cũng theo cách này, đối với 
của cải đã sinh ra có bốn nguồn làm mắt mát.. 


Này Byagghapajja, đối với của cải đã sinh ra có bón 
nguồn đạt được là không mê đắm phụ nữ, không 
nghiện rượu, không đánh bài và có bạn tốt, cộng sự tốt 
và bạn thân tốt và người thân thuộc tốt. 

Này Byagghapajja, cũng như với một hồ chứa nước 
lớn có bốn cửa vào và bốn cửa ra, người ta mở các 
cửa vào và đóng chặt các cửa ra; mưa cũng rơi xuống 
nhiều. Nếu điều này xảy ra người ta có thé trông mong 
sự gia tăng đối với hồ chứa nước, không phải vơi đi. 
Cũng theo cách này đối với của cải đã sinh ra có bốn 
nguồn đạt được... 


Này Byagghapajja, bốn điều đó có lợi cho sự an lạc 
và hạnh phúc của người con của một gia đình tốt ngay 
đời này. Này Byagghapajja, bón điều này có lợi cho an 
lạc và hạnh phúc của người con của một gia đình tốt 
cho đời sau. Bón dièu đó là gì? Sự thành tựu về niềm 
tin, về giới, về bố thí và về trí tuệ. 


Này Byagghapajja, thế nào là sự thành tựu về niềm 
tin? Ở đây, người con của gia đình tốt có niềm tin về 
sự giác ngộ của Như Lai, “Đắng Thế Tôn, A-la-hán, 








‘Thé Tôn, vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, ...'280 


Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu giới? Ở đây, 
này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... từ bó 
uông rượu dân đên say sưa và phóng dật... Này 
Byagghapajja, đây gọi là thành tựu giój.261 


Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu thí? Ở đây, 
này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại gia, với tâm 
không bi cáu bán bởi keo kiệt, bố thí rộng rãi, với bàn 
tay mở rộng (sẵn sàng cho), vui thích từ bỏ, sẵn sàng 
thỏa mãn người xin, vui thích phân chia bố thí. Này 
Byagghapajja, đây gọi là thành tựu thí. 


Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu tuệ? Ở đây, 
thiện nam tử là người có tuệ, thành tựu tuệ, bằng 
thánh tuệ thông đạt thấy pháp hưng suy, chơn chánh 
dẫn đến dứt khó. Này Byagghapajja, đây gọi là thành 
tựu tuệ. 


Byagghapajja Sutta: Anguttara-nikaya |V.281—285, 
dịch Anh P.D.P. 


Th.40 Sóng đạo đức - không lãng phí tài nguyên 


Đoạn này cho thấy sống đạo đức, tránh các tâm 
trạng tiêu cực, và tránh những thứ như sự biếng nhác 
và say sưa, tát cả những điều này,vì tắt cả đều giúp 
cho hạnh phúc đời này và đời sau. 


Trong chừng mực mà Thánh đệ tử đoạn trừ, bốn 
nhiễm ô của nghiệp, không tạo các nghiệp ác trong bốn 
trường hợp, không thân cận sáu nguồn giảm sút tài 
sản; bằng cách tránh xa mười bốn ác pháp như vậy 
mà vị ấy thành người bảo hộ sáu phương282, bước 
vào con đường dẫn đến chiến thắng hai đời; đã thành 
tựu trong đời này và đời sau; sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào thiện thú, sanh thiên. 





awakened Buddha . „298 


Byagghapajja, what is the achievement in ethical 
discipline? Here, Byagghapaijja, the child of good family 
abstains from destroying life ... from taking drinks that 


lead to intoxication and heedless behaviour 
Byagghapajja, this is achievement in ethical 
discipline. 299 

Byagghapajja what is the achievement in 


generosity? Here, Byagghapajja, the child of good 
family lives in the household with a mind free from the 
stain of miserliness, extending generosity, delighting in 
relinquishment, with pure hands (ready to give), ready 
to comply with the requests of the needy and delighting 
in sharing through liberality. Byagghapajja, this is the 
achievement in generosity. 


Byagghapajja, what is the achievement in wisdom? 
Here, a child of good family is endowed with wisdom, 
with the noble and penetrative insight into arising and 
passing away that rightfully leads to the destruction of 
suffering. Byagghapaija, this is achievement in wisdom. 


Byagghapajja Sutta: Anguttara-nikaya 1V.281—285, 
trans. P.D.P. 


Th.40 How to live ethically and not waste one's 
resources 


This passage sees an ethical life, avoidance of 
negative mental states, and avoidance of such things 
as idleness and drunkenness, as all aids to happiness 
in this life and the next life. 


To the extent, young householder, that the four 
defilements of action are abandoned by the disciple of 
the noble one, and that person commits no evil action 
in four ways, does not associate with the six sources of 
loss of wealth, they, moving away from fourteen evil 


things, cover the six quarters? 80 and enter the path 

leading to victory in both worlds: they have succeeded 

in this world and in the world beyond. Upon the 
386 





đức Phật toàn giác."9 


Này Byagghapajja, thế nào là sự thành tựu vé giới? 
Ó đây, này Byagghapajja, người con trai của một gia 
đình tốt không hủy hoại mạng sông... không uống thức 
uống dẫn đến say xỉn và hành vi không chú tâm... Này 


Byagghapajja, đây là sự thành tựu về giới / dao đức.9 


Này Byagghapajja, thế nào là sự thành tựu về bó thí? 
Ở đây, này Byagghapajja, người con của một gia đình 
tốt sông trong gia đình có tâm không có tỳ vết của sự 
keo kiết, mở rộng. bố thí, vui thích từ bỏ, với những bàn 
tay trong sạch (sẵn sàng cho), sẵn sàng đáp ứng theo 
yêu cầu của người khốn khó và vui mừng trong việc 
chia sẻ qua tính phóng khoáng. Này Byagghapajja, đây 
là sự thành tựu về bó thí. 


Này Byagghapajja, thế nào là sự thành tựu về trí 
tuệ? Ó đây, người con của một gia dinh tốt có thiên 
phú về trí tuệ, với thánh tuệ và nhập kiến về sự sinh ra 
và hoại diệt dẫn đến sự phá hủy khó đau một cách 
đúng đắn. Này Byagghapajja, đây là sự thành tựu về trí 
tuệ. 


(Kinh Byagghapajja (hay Kinh Dighayanu): Kinh Tăng 
chi IV. 281-285, do P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.40 Cách sóng đạo đức và không lãng phí 
nguôn lực của mình 


Đoạn kinh này xem một đời sống có đạo đức, tránh 
các trạng thái tinh thần tiêu cực và tránh những điều 
như ăn không ngồi rồi và say xin, như tắt cả trợ duyên 
cho sự hạnh phúc trong đời này và đời kế. 


Này chủ hộ trẻ tuổi, ở chừng mực mà bốn hữu lậu 
của hành động được đệ tử của bậc thánh từ bỏ và 
rằng người đó không làm hành động ác theo bốn cách, 
không gắn với sáu nguồn gốc mắt của cải, họ, tránh xa 


mười bến điều xấu, che phủ sáu phương 10 và bước 
vào con đường dẫn đến chiến thắng trong cả hai thế 
giới: họ đã thành công trong thế giới này và thế giới 
bên kia. Ngay khi thân hoại mạng chung, sau khi chết 








Thế nào là đoạn trừ bốn nhiễm ô của nghiệp? Sát 
sanh, trộm cáp, tà dàm,?69 và nói dối, đó là bốn nhiễm 
ô của nghiệp được trừ diệt. 


. Thế nào là không tạo các nghiệp ác trong bốn 
trường hợp? Hành nghiệp ác với dục không nên 
hành... sân không nên hành... si không nên hành... sợ 
hãi không nên hành... 


Thế nào là không thân cận sáu nguồn giảm sút tài 
sản? Đam mê các loại rượu và phóng dật; rong chơi 
đường phố lúc phi thời; thường xuyên vãng lai yến tiệc; 
đam mê vui say buông lung cờ bạc; giao du ác hữu; 
quen thói lười biếng. 


Sigálovada Sutta: Digha-nikaya 1.181—184, dịch Anh 
PD. P. 


Th.41 Bó thí và kính trong dán đến gia đình và xã 
hói hanh phüc 


Đoạn này khuyến khích moi người sử dung thu nhập 
chân chánh đề cắp dưỡng gia đình và bó thí cho người 
làm, hàng xóm, tế tự thân linh, và cúng dường các sa- 
môn, bà-la-môn. 


Này Mahànàma, bát kỳ một thiện gia nam tử nào 
được thấy có năm pháp này, cho dù đó là vua quán 
dành dòng sát-đế-lợi, hoặc người tập ám phong ấp của 
tổ phụ, hoặc tướng lãnh quân binh, hoặc tụ lạc trưởng 
của tụ lạc, hoặc tụ lạc trưởng của một hội đoàn, hoặc 
người quản lãnh trong một gia tộc — bát ky ai, chỉ thấy 
tăng trưởng chứ không thấy suy thoái. Năm pháp ấy là 
gì? 


Ò đây, này Mahànàma, với những tài sản chân chính 





dissolution of the body after death they are born in a 
happy heavenly world. 


What are the four defilements of action that have 
been abandoned? The destruction of life, householder, 
is a defilement of action, and so are taking what is not 
given, wrongful conduct in the enjoyment of sensual 


pleasures26† and lying. These are the four vices that 
they have abandoned. 


. In which four ways does a person commit no evil 
action? Committing an evil action through favour ... 
through hatred ... through delusion ... or through fear 


What are the six channels for loss of wealth not to be 
associated with? Indulging in substances that cause 
intoxication and heedlessness; sauntering in streets at 
unseemly hours; frequenting parties; indulgence in 
gambling that causes heedlessness; association with 
evil friends; giving oneself to idleness. 


Sigalovada Sutta: Digha-nikaya 11l.181—184, trans. 
P.D.P. 


Th.41 Being generous and respectful brings a 
happy family and social environment 


This passage urges people to use their ethically- 
generated income to support family members and be 
generous to employees, neighbours, deities, and 
priests and renunciants. 


In whatever son of good family, Mahanama, these 
five qualities are evident — whether it is a head- 
anointed king of the ruling class, or a countryman 
inheriting parental wealth, or a general of the army, or a 
headman of a village, or a head of a guild, or one 
having authoritative control in a particular family — 
growth should be expected, not decline. What five? 


Here Mahànàma, with the righteous wealth he has 


387 





ho được tái sanh trong cõi trời hanh phúc. 


Bốn hữu lậu về hành động cần đã được từ bỏ là gì? 
Này chủ hộ, sự hủy hoại mạng sống, là một hữu lậu vé 
hành động và cũng như thế là lấy của không cho, tà 


dâm (hành vi sai lầm trong hưởng thụ dục lac)! và nói 
dối. Những điều này là bón điều không dao đức mà ho 
đã từ bỏ. 


... Theo bốn cách nào mà người không phạm điều 
ác? Phạm điêu ác thông qua sự thiên vị... thông qua 
sự hận thù... thông qua sự si mê... hay qua sự sợ 
hãi... 


Sáu kênh mắt mát của cải không nên gắn kết là gì? 
Say mê những chất mà gây nghiện và sự phóng túng; 
đi thơ thần trên đường phố vào những giờ không thích 
hợp; thường tổ chức tiệc tùng; say mê cờ bạc mà gây 
ra sự phóng túng; giao thiệp với bạn xấu; chính mình 
ăn không ngòi rồi. 


(Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-viét: Kinh Trường bó MI. 181- 
184, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.41 Rộng rãi và tôn kính mang đến một gia đình 
và một môi trường xã hội hạnh phúc 


Đoạn kinh này dé nghị người ta sử dung thu nhập có 
được một cách đạo đức của ho dé hỗ trợ cho các thành 
viên trong gia đình và rộng rãi đối với nhân viên, hàng 
xóm, các vị thần và tu sĩ và sa-món. 


Này Mahànàma, trong bát kỳ người con trai nào của 
gia đình tốt, năm phẩm tính này là rõ ràng - liệu nó là vị 
vua được chỉ định của giai cáp thống tri, hay người dân 
quê thừa hưởng tài sản của cha mẹ, hay vị tướng lãnh 
của quân đội, hay người trưởng làng, hay trưởng hiệp 
hội thương gia hay người có quyền kiểm soát trong 
một gia đình cu thé-thi người ta có thé mong doi sự 
tăng trưởng, không phải là suy thoái. Năm điều đó là 
gì? 


Ò đây, này Mahànàma, với của cải chân chánh mà vi 








người ấy kiếm được một cách chân chính do nỗ lực 
chuyên cần, khó nhọc bằng đôi tay, đỗ mồ hôi, người 
ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, và cúng dường cha 
mẹ. 

Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường, tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy và 
mong ước rằng: 'Cầu cho con sống lâu, cầu cho con 
sóng được an toàn trường tho! 

Với một thiện nam tử được cha mẹ thương yêu 
nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ 
không suy thoái. 


Lại nữa, này Mahanàma, thiện nam tử với những tài 
sản chân chính người ấy kiếm được một cách chân 
chính... người ấy tôn trọng... vợ con, người phục vụ, 
người làm công... Vợ con... khi được tôn trọng... tỏ 
lòng thực tâm thương yêu người ấy... 

Với một thiện nam tử được vợ con... thương yêu 
nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ 
không suy thoái. 


Lại nữa, này Mahänäma, thiện nam tử với những tài 
sản chân chính người ấy kiếm được một cách chân 
chính... người ấy tôn trọng... những người làm ở 
ruộng và ở những chỗ làm lân cận, khi được tôn 
trọng... tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy... 

Với một thiện nam tử được những người làm ở 
ruộng và ở những chỗ làm lân cận thương yêu nhiều, 
chỉ có thé mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không 
suy thoái. 


Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những tài 
sản chân chính người ấy kiếm được một cách chân 
chính... người ấy cung kính tế tự các thần nhận lãnh 
các vật cúng tế. Các thần... khi được tế tự... tỏ lòng 
thực tâm thương yêu người ấy... 

Với một thiện nam tử được các thần thương yêu 
nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ 
không suy thoái. 


Lại nữa, này Mahänäma, thiện nam tử với những tài 





earned righteously by aroused effort, toiling with his 
hands, with sweat dripping, he acts hospitably towards 
his mother and father, shows them honour, respects 
them and makes offerings to them. 

The mother and father, when treated hospitably, 
shown honour, respected and provided with offerings, 
are compassionate towards him with a good heart and 
wish him, 'May you be long lived, may you safeguard 
your life for a long time! 

Growth and not decline can be expected for the son 
of good family to whom the compassion of the mother 
and father has been extended. 


Further, Mahanama, with the wealth he has earned 
ethically ... he acts hospitably towards his wife and 
children, servants, workmen, shows them honour ... 
Wife and children ..., when treated hospitably, ... are 
compassionate towards him ... 

Growth and not decline can be expected for the son 
of good family to whom the compassion of wife and 
children ... has been extended. 


Further, Mahanama, with the wealth he has earned 
ethically ... he acts hospitably towards the people in the 
fields and workplaces in the neighbourhood. The 
people in the fields and workplaces ¡in the 
neighbourhood, when treated hospitably are 
compassionate towards him ... 

Growth and not decline could be expected for the son 
of good family to whom the compassion of the people 
in the fields and workplaces in the neighbourhood has 
been extended. 


Further Mahanama, with the wealth he has earned 
ethically ... he acts hospitably towards the deities who 
accept offerings. The deities ... when treated hospitably 
.. are compassionate towards him ... 

Growth and not decline could be expected for the son 
of good family to whom the compassion of the deities ... 
has been extended. 


Further, Mahanama, with the wealth he has earned 
388 





ấy kiếm được bằng nỗ lực được khơi dậy, bằng đôi tay 
của mình, bằng. mồ hôi nhỏ giọt, vị ấy có hiếu với cha 
và mẹ mình, thể hiện sự trân trọng với họ, tôn kính họ 
và cúng dường cho họ. 

Người cha và người mẹ, khi được đối xử niềm nở, 
được trân trọng, được tôn kính và được cung cấp đồ 
cúng dường thì thương yêu vị ấy với tâm tót lành và 
ước cho vị ây "Mong con được sóng lâu, mong con có 
thé bảo vệ cuộc sống của con lâu dài!” 

Đối với người con trai của gia đình tốt ấy, người ta có 
thể trông mong sự tăng trưởng và không phải sự suy 
thoái mà tình thương của người mẹ và người cha của 
người ấy trải đến. 


Hơn nữa này Mahànama, với của cải mà vị ấy kiếm 
được một cách có đạo đức... vị ấy cư xử niềm nở với 
vợ con của vị ấy, người giúp việc, người làm công, thể 
hiện sự tôn trọng họ... Vợ và con..., khi được đối xử 
niềm nở... thì thương yêu vị ấy... 

Người ta có thể trông mong sự tăng trưởng và không 
phải là sự suy thoái đối với người con trai của gia đình 
tốt ấy mà vợ và con... trải tình thương đến. 


Hơn nữa, này Mahànàma, với của cải mà vị ấy kiếm 
được một cách có đạo đức... vị này cư xử niềm nở với 
những người trong các cánh đồng và những nơi làm 
việc trong vùng lân cận. Những người trong các cánh 
đồng và những nơi làm việc trong vùng lân cận, khi 
được đối xử niềm nở... thì thương yêu vị này... 

Người ta có thể trông mong sự tăng trưởng và không 
phải là sự suy thoái đối với người con trai của gia đình 
tốt ấy mà tình thương của những người trong các cánh 
đồng và những nơi làm việc trong vùng lân cận... trải 
đến vị ấy. 


Hơn nữa, này Mahänäma, với của cải mà vi ấy kiếm 
được một cách có đạo đức... vị ấy cư xử hiếu kính đối 
với các vị thần mà chấp nhận việc cúng dường. Các vị 
thần... khi được đối xử hiếu kính... thì thương yêu vị 
này... 

Người ta có thé trông mong sự tăng trưởng và không 
phải là sự suy thoái đối với người con trai của gia đình 
tốt ấy mà tình thương của các thần... trải đến vị ấy. 


Hơn nữa, này Mahànàma, với của cải mà vị ấy kiếm 








sản chân chính người ấy kiếm được một cách chân 
chính... người ấy cung kính cúng dường... sa-môn, bà- 
la-môn. Các sa-môn, bà-la-môn... khi được cung kính 
cúng dường... tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy... 

Với một thiện nam tử được các sa-môn, bà-la-môn 
thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng 
trưởng, chứ không suy thoái... 


Phận sự với mẹ cha, thường chu cấp vợ con, tạo lợi 
cho gia nhân, và những người trông cậy. 


Vì lợi ích cả hai, với tô tiên quá có, và thân quyến 
đang sông, khoan dung và có giới. 


Hiền trí sống có giới, tại gia tạo của cải, đem vui cho 
sa-môn, bà-la-môn, chư thiên. 


VỊ ấy làm thiện sự, được tôn kính, tán thán. Đời này 
được ngợi khen, đời sau vui sanh thiên cảnh. 


Licchavi-kumàra Sutta: Anguttara-nikaya l|l.76—78, 
dịch Anh P.D.P. 


Th.42 Bốn khía cạnh đáng tán dương của việc 
làm ra và sử dụng tài sản 


Đối với cư sĩ, đoạn văn này ca ngợi sự giàu có chính 
dáng, sử dung tài sản dé làm cho mình hạnh phúc, dé 
làm cho người khác hạnh phúc, tạo công đức, và không 
cháp thủ tài sản. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người thọ dụng các dục, 
tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng bạo lực; 
người ấy (với tài sản này) tự mình vui sướng, hoan hỷ; 
người ây phân chia và làm các công đức (với nó); và 
người åy thọ dụng các tài sản ây, không bị trói buộc, 
không say đắm, không tham chấp, thấy sự nguy hiểm 
và với trí tuệ xuất ly: Người này có thé được tán thán 
với bốn trường hợp (này). 





ethically ... he acts hospitably towards renunciants and 
brahmins. The renunciants and brahmins, when treated 
hospitably, are compassionate towards him ... 

Growth and not decline could be expected for the son 
of good family to whom the compassion of the 
renunciants and brahmins ... has been extended. ... 


Doing his duty towards mother and father, he is 
always bent on the welfare of wife and children. He is 
committed to the well-being of the people within the 
household and (his) dependants. 


For the wellbeing of both, for departed former 
relatives as well as for those living here and now, he is 
bountiful and is virtuous. 


The wise person, dwelling ethically in the household, 
is a producer of wealth for renunciants, brahmins and 
the deities. 


He, having done good, becomes honoured and 
praised. Here itself they praise him and hereafter he 
rejoices in heaven. 


Licchavi-kumàra Sutta: Anguttara-nikaya 11l.76—78, 
trans. P.D.P. 


Th.42 Four praiseworthy aspects of making and 
using wealth 


For a layperson, this passage praises ethical wealth- 
making, using wealth to make oneself happy, to make 
others happy, which generates beneficial karma, and 
not being attached to wealth. 


Therein, headman, the one enjoying sensual 
pleasures who seeks wealth ethically, without violence; 
who (with this wealth) makes themselves happy and 
pleased; who shares it and does karmically beneficial 
deeds (with it); and who uses wealth without being tied 
to it, uninfatuated with it, not blindly absorbed in it, 
seeing the danger in it, understanding that which is the 
escape (from it): he may be praised on (these) four 
grounds. 


389 





được một cách có đạo đức... vị ấy đối xử hiếu kính đối 
với các Sa-môn và Bà-la-môn. Các Sa-môn và Bà-la- 
môn, khi được đối xử hiếu kính... thì thương yêu vị này. 

Người ta có thể trông mong sự tăng trưởng và không 
phải là sự suy thoái đối với người con trai của gia đình 
tốt ấy mà tình thương của các Sa-môn và Bà-la-môn... 
trải đến vị ấy.... 


Thực hiện bổn phận của mình với cha và mẹ, vị này 
luôn xác quyết làm việc cho sự an lạc của vợ và con. 
Vị này cam kết với sự an lạc của những người trong 
đình vị ấy và những người lệ thuộc (vị ấy). 


Vì sự an lạc của cả hai, vì những quyến thuộc trước 
kia đã quá vãng cũng như cho những ai đang còn sông 
ngay đây,vị ây độ lượng và có đức hạnh. 


Người trí cư trú có đạo đức trong gia đình là người 
làm ra của cải cho các Sa-môn, Bà-la-môn và các vị 
thần. 


Vị ấy, đã làm điều tốt, trở nên được tôn trọng và tán 
thán. Chính nơi đây họ ca ngợi vị này và sau khi chêt, 
vị này vui sướng ở cõi trời. 


(Kinh Thanh niên Licchavi: Kinh Tăng chi MI. 76-78, 
do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.42 Bốn khía cạnh đáng khen của việc làm ra 
của cải có đạo đức và sử dụng của cải 


Đối với người cư sĩ, đoạn kinh này ca ngợi việc làm 
giàu, sử dụng của cải khiến chính mình và người khác 
hạnh phúc, điều này phát sinh phước, mà không bị 
cháp đắm vào của cải. 


Này, vị trưởng (thôn), người hưởng thọ dục lạc tìm 
kiếm của cải một cách có đạo đức, không sử dụng bạo 
lực; người mà (với của cải này) khiến chính họ hạnh 
phúc và hài lòng; chia sẻ nó và làm phước bằng của 
cải đó; nên người sử dụng của cải mà không bị nó ràng 
buộc, không mê đắm nó, không mù quáng say mê nó, 
nhìn thấy mối hiểm nguy của nó, hiểu rằng đây là lối 
thoát (khỏi nó): Vị này có thể được khen ngợi về bốn 
mặt (này). 








Rasiya Sutta: Samyutta-nikaya IV.336—337, dịch Anh 
P.H. 


Th.43 Su hài lóng là tài sán 


Cáu ké ngán này ngụ y rằng sự hài lòng mang lại 
cảm giác tôt đẹp. 


Không bệnh, lợi đắc tối thượng, tri túc, tài tối thượng 
Quyên thuộc, tín tôi thượng. Niét-bàn, lạc tôi thượng. 


Dhammapada 204, dịch Anh P.D.P. 
Binh dàng xá hói 


Th.44 Không có sự cao quy chi vi táng lớp xã hội; 
đức hanh mới dáng kê 


Đoạn này phê phán ý niệm rằng giai cắp bà-la-môn 
của thời tiên Phật giáo tự nhiên cao thượng và sinh từ 
Phạm thiên — mà những người bà-la-món xem là vi 
thần sáng tạo. 

Họ được sanh ra từ những bà mẹ loài người, giống 
như mọi người khác, và giông như ba tàng lớp xã hội 
khác của Án-dó cỗ dai, họ có thé hành động có đạo lẫn 
vô đạo. 

Điều thực sự đáng được tôn trong, ngay cá bởi các vị 
vua, không phải do bám sanh mà là do sóng theo 
Pháp: một cách công chính, đạo đức, với thân, khẩu, 
và ý thiện. 

Đoạn trích kết thúc bằng một đoạn văn ở *Th.4, nêu 
bật những đệ tử chân thật của đức Phật được sinh ra 
từ Pháp mà Ngài giảng dạy và hiện thân, tương đồng 
với Phạm thiên’ theo nghĩa thực sự là tối tôn trên tất 
cả. 


Rồi Thế Tôn nói với Vãsettha: Này Vãsettha, các 
ông đã ở đây từ huyết thống bà-la-môn, từ dòng họ bà- 
la-môn, từ gia đình bà-la-môn mà xuất gia, làm sa- 
môn, từ bỏ gia đình sống không gia dinh, này Vasettha, 
người bà-la-môn há không trách mắng ông, phỉ báng 





Ràsiya Sutta: Samyutta-nikaya IV.336-337, trans. 
P.H. 


Th.43 Contentment as wealth 


This short verse implies that contentment brings a 
sense of being well off. 

Health is the highest gain, contentment is the 
greatest wealth. 

A trustworthy friend is the best kinsman. Nirvana is 


the highest bliss. 
Dhammapada 204, trans. P.D.P. 
Social equality 


Th.44 There is no superiority simply due to social 
class; moral conduct is what counts 


This passage critiques the idea that members of the 
brahmin hereditary class of pre-Buddhist priests are 
naturally superior and descended from Brahmà, seen 
by brahmins as the creator-deity. 

They are born from human mothers, like everyone 
else, and like members of the other three social classes 
of ancient India, they can act both unethically and 
ethically. 

What is truly worthy of respect, even from kings, is 
not birth but living according to Dhamma: justly, 
ethically, with wholesome actions, words and states of 
mind. 

The passage ends with a passage at  "Th.4, 
highlighting the Buddha's true followers as born from 
the Dhamma he teaches and embodies, equivalent to 
'Brahmà' in the sense of what is truly the best of all 
things. 


Then the Blessed One addressed (his disciple) 
Vaàsettha. 'Vasettha, you have here gone forth from 
home to homelessness and become renunciants from 
the brahmin class, from the brahmin high rank, from 
families of brahmins. Vãsettha; do not the brahmins 


390 





(Kinh Ràsiya: Kinh Tương ung IV. 336-337, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.43 Sv hài lòng là sự giàu có 


Ké ngán này hàm y là sv hài lóng mang dén y nghia 
của được giàu có. 


Sức khỏe là lợi ích cao nhất, sự hài lòng là sự giàu 
có lớn nhật. Người bạn đáng tin cậy là quyên thuộc tôt 
nhát. Niét-bàn là phúc lac cao nhất. 


(Kinh Pháp cú 204, do P.D.P. dịch tiếng Anh). 
SỰ BÌNH ĐĂNG XÃ HỌI 


Th.44 Không có sự cao thượng chỉ do giai cấp xã 
hội; hạnh kiểm đạo đức mới là điều đáng kê 


Đoạn này phê phán ý tưởng rằng các thành viên của 
giai cắp Bà-la-môn cha truyền con nối của các tu sĩ tiền 
- Phật giáo thường tự nhiên có địa vị cao và được xuất 
thân từ Phạm thiên mà các Bà-la-môn coi là vị thần 
sáng tạo. 

Cũng gióng như mọi người khác, họ được sinh ra từ 
những người mẹ là con người và giống như thành viên 
của ba giai cáp xã hội khác của Án Độ có dai, họ có thé 
hành động có đạo đức và không có đạo đúc. 

Điều thật sự đáng tôn kính, ngay cả từ vua chúa, 
không phải là sự sinh ra mà là sống như giáo pháp: 
Công bằng, có đạo đức, với hành động lành, lời nói 
lành và các trạng thái tâm lành. 

Đoạn này kết thúc bằng một đoạn ở Th.4, nhắn mạnh 
là những đệ tử thật sự của đức Phật được sinh ra từ 
giáo pháp mà Ngài dạy và hiện thân là tương đương 
với “Phạm thiên” theo nghĩa điều thật sự tốt nhất trong 
tắt cả các điều. 


Khi ấy đức Thế Tôn bảo (đệ tử của Ngài) Vasettha. 
“Này Vãäsettha, con đã xuất ly gia đình từ có nhà thành 
không nhà và trở thành Sa-môn từ giai cáp Bà-la-món, 
từ giai cấp cao của Bà-la-môn, từ những gia đình Bà- 
la-môn. Này Vãsettha; có phải là các Bà-la-môn không 








ông?’ 


'Bạch Đại Đức, các bà-la-môn thật có trách mắng 
chúng con, phỉ báng chúng con, bằng những lời phỉ 
báng hết ý đầy đủ, không phải không dày TỦ sá¿ 

Bạch Đại Đức, những người Bà-la-môn đã nói như 
sau: “Chỉ có giai cáp bà-la-môn là tối thượng, các giai 
cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà-la-môn là da trắng; những 
kẻ khác là da đen. Chỉ có bà-la-môn là thuần tịnh, các 
kẻ phi bà-la-môn không phải như vậy. Chi có bà-la- 
môn mới là đích tử của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, sanh bởi Phạm thiên, tạo hóa bởi Phạm 
thiên, là người thừa tự của Phạm thiên. 

Các ông đã từ bỏ giai cấp tối thượng, hạ mình đi 
xuống giai cấp hạ tiện, tức là các sa-môn trọc đầu, đê 
tiện, đen đủi, dòng giống thuộc bàn chân (của Phạm 
thiên)....” Bach Đại Đức, những người bà-la-món trách 
mắng chúng con như váy...'. 


‘Này Vãsettha, các người bà-la-môn nói như vậy là 
đã không nhớ đến quá khứ của mình... Này Vãsettha, 
hiển nhiên các nữ bà-la-môn... có kinh nguyệt, mang 
thai, sanh con, cho con bú. Và những bà-la-môn ấy 
sinh từ bào thai mà lại nói rằng: “bà-la-môn là tàng lớp 
tối thượng... sinh bởi Phạm thiên.” 


Này Vásettha, có bốn giai cáp này: sát-đế-lợi (thống 
trị), Bà-la-môn (tư tế), phệ-xá (thương gia) và thü-dà-la 
(lao dịch). Có khi, này Vãsettha, có người sát-đế-lợi sát 
sanh, lấy của không cho, có tà hạnh, nói dối, nói hai 
lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có 
tâm sân, có tà kiến. 

Cho đến một người sát-đế-lợi ấy được thấy phạm 
vào những pháp bắt thiện, được gọi là bắt thiện, bị chê 
trách, được gọi là bị chê trách, những pháp không nên 
thân cận, được gọi là những pháp không nên thân cận, 
không xứng với bậc thánh, được gọi là các pháp không 
xứng với bậc thánh, là pháp đen có quả báo đen, bị 
người có trí quở trách. 

Có khi, này Vãsettha, có người bà-la-môn, hay phê- 
xá, hay thủ-đà-la sát sanh... người bà-la-món được 





accuse you and insult you? 


‘Surely, sir, the brahmins accuse us, insult us to their 
heart's content with complete, not incomplete insults. 

Sir, the brahmins say thus: "Only the brahmins are of 
the highest (social) class. Other social groups are 
inferior. Only the brahmins are of white colour; others 
are of black colour. Only brahmins become pure; not 
non-brahmins. Only brahmins are the legitimate sons of 
Brahma, born of his mouth. They are Brahma-born, 
Brahma-created, inheritors of Brahma. 

You have abandoned the highest rank and gone into 
the lower rank, that is, these shavelings, renunciants, 
the menial, the black, those originated from the feet of 
(our) kinsman (Brahma)." Sir, this is how the brahmins 
accuse us ... '. 


'Surely, Vàsettha, the brahmins say this because 
they do not remember their past ... It is evident, 
Vasettha that the brahmin women have their seasons, 
become pregnant, deliver, and breast- feed. And (yet) 
those brahmins being persons who are surely born of 
wombs say this: "brahmins are of the highest class ... 
are Brahma-born." 


Vasettha, there are these four classes: rulers, 
brahmins, tradesmen and labourers. Sometimes, 
Vasettha, a person of the ruling class is someone who 
destroys living beings, takes what is not given, 
misbehaves with regard to the enjoyment of sensual 
pleasures, lies, use harsh speech, divisive speech, idle 
chatter, has intense desire, is malicious in thought, is of 
wrong views. 

It is seen that even a ruler engages in these things 
that are unwholesome, reckoned as unwholesome, 
blameworthy, reckoned as blameworthy, ought not to 
be practised, reckoned as what ought not to be 
practised, not in keeping with what is noble, reckoned 
as what is not in keeping with what is noble, dark and 
of dark consequence, censured by the wise. 


391 





buóc tói và láng ma con?" 


“Thưa Ngài, chắc chán là các Bà-la-món buộc tội 
chúng ta, lăng mạ chúng ta theo ý thích của họ bằng 
những lời lăng nhục đầy đủ, không phải những lời lăng 
nhục không đầy đủ. 

Thưa Ngài, các Bà-la-môn nói như vầy: “Chỉ có Bà- 
la-môn là giai cấp (xã hội) cao nhất. Các nhóm giai cấp 
khác là thấp kém. Chỉ có các Bà-la-môn là da trắng; 
còn các giai cấp khác da đen. Chỉ có các Bà-la-môn trở 
nên thanh tịnh, không phải người không là Bà-la-môn 
thanh tịnh. Chỉ có Bà-la-môn là những người con trai 
hợp pháp của Phạm thiên, được sinh ra từ miệng của 
Phạm thiên. Họ được sinh ra từ Phạm thiên, do Phạm 
thiên tạo ra, là người kế thừa của Phạm thiên. 

Con đã từ bỏ giai cấp cao nhất và bước vào giai cấp 
thấp nhất, nghĩa là những người cạo đầu này, các Bà- 
la-món, người tầm thường, người da đen, những ai 
xuất phát từ chân của người quyến thuộc của (Phạm 
thiên) (của chúng ta). Thưa Ngài, đây là cách mà các 
Bà-la-môn buộc tội chúng ta....” 


“Này Vàsettha, chắc chắn các Bà-la-món nói điều 
này bởi vì họ không nhớ quá khứ của họ...Này 
Vàsettha, rõ ràng là các phụ nữ bà-la-món có kinh 
nguyệt, có thai, sinh đẻ và cho con bú. Tuy nhiên 
những Bà-la-môn là những con người chắc chắn được 
sinh ra từ những tử cung lại nói điều này: “Bà-la-môn là 
giai cáp cao nhất... được sinh ra từ Pham thiên.” 


Này Vãsettha, có bốn giai cáp này: những người giai 
cấp thống trị (sát-đế-lợi), Bà-la-môn, thương nhân và 
người làm công. Này Väsetftha, đôi khi người là giai 
cấp sát-đế-lợi là người giết hại mang sống chúng sanh, 
lấy của không cho, cư xử sai liên quan đến hưởng thọ 
dục lạc (tà hạnh), nói dối, nói lời thô ác, nói lời chia rẽ, 
nói phù phiếm, có khao khát dữ dội, ý nghĩ ác, có tà 
kiên. 

Người ta nhận thấy là ngay cả người thuộc giai cấp 
Sát-đế-lợi làm những điều không lành thiện, được xem 
là không lành thiện, đáng chê trách, được xem là đáng 
chê trách, không nên thực hành, không giữ điều cao 
quý, được xem là không giữ điều cao quý, đen tối (xấu 
ác) và có hậu quả đen tối, bị người trí quở trách, 

này Vàsettha, ngay cả một Bà-la-món, hay một 








thấy pham vào những pháp bát thiện, được gọi là bát 
thiện... 


Có khi, này Vãsettha, có người sát-đế-lợi không sát 
sanh, không lấy của không cho... Người sát-đế-lợi ấy 
được thấy hành những pháp thiện, được gọi là thiện... 
được người có trí tán thán [và cũng như vậy với người 
ở các giai cấp khác]. 


Khi trong bốn giai cấp này được thấy có cả hai pháp 
lẫn lộn đen và trắng, những điều bị người trí chỉ trích 
và được tán thán bởi những người có trí, vậy mà 
những bà-la-môn nói rằng: “Giai cấp bà- la- món là tói 
thượng, các giai cáp khác là ha tién...", điều này, 
người có trí không thừa nhận. Vi sao vậy? 

Này Vãsettha, nếu có ai trong bón giai cáp là một vị 
tỳ-kheo, là A-la-hán lậu tận, phạm hạnh đã lập, đã làm 
xong những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
đạt mục đích tối thượng, đoạn trừ hữu kết, chánh trí 
giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối thượng trong số họ, 
y Pháp mà nói, không phải y phi Pháp. 

Pháp là tối thượng trong các loài có sanh, trong đời 
này và cả đời sau. Cũng vậy, này Vàsettha, theo đây 
nên biết, duy chỉ có Pháp là tối thượng trong những 
người này, cả đời này và đời sau. 


Này Vãsettha, vua Pasenadi nước Kosala biết rằng 
sa-món Gotama từ dòng ho Thích-ca cao thượng mà 
xuát gia làm Sa-món. 

Nhüng nguói ho Thích là thàn thuóc cüa vua 
Pasenadi nước Kosala, theo lệ thường hành lễ phủ 
phục trước vua Pasenadi nước Kosala; tôn trọng, chào 
đón, dâng chỗ ngồi, cung kính chào đón, cung kính lễ 
bái vua Pasenadi nước Kosala. Này Vãsettha, những 
điều tôn trọng, cung kính chào đón,... mà những người 
họ Thích thi hành đối với vua Pasenadi nước Kosala, 





Sometimes, Vãsetfha, even a brahmin, or a 
tradesman, or a labourer is someone who destroys 
living beings ... It is seen that even a brahmin ... 
engages in these things that are unwholesome, 
reckoned as unwholesome ... 


Sometimes, Vàsettha, even a ruler abstains from 
destroying the life of living beings, taking what is not 
given ... Itis seen that even a ruler ... engages in these 
things that are wholesome ... praised by the wise [and 
likewise with members of the other classes]. 


When among these four classes are to be found a 
mixture of both things dark and white, what is censured 
by the wise as well as praised by the wise, what the 
brahmins say here: "Brahmins are of the highest class, 
other classes are inferior ...", this, the intelligent people 
do not approve of. What is the reason for that? 

Vasettha, out of these four classes, whoever is a 
monk, an arahant with intoxicating inclinations 
destroyed, who has lived the good life, done what 
ought to be done, laid aside the burden, attained to 
well-being, eradicated the fetter (of attachment to) ways 
of being, liberated with right gnosis, he is called the 
highest among them; and that is in terms of Dhamma, 
not in terms of non-Dhamma. 

Dhamma is the greatest among these people both in 
this immediate life and in the life after. In this way too, 
Vãsettha it should be known how Dhamma alone is the 
greatest among these people in this immediate life and 
in the life hereafter. 


Vàsettha, King Pasenadi Kosala knows that the 
renunciant Gotama is unsurpassed, and that he 
became a renunciant from the family of the Sakyas. 

Sakyans do regularly obey the commands of King 
Pasenadi Kosala. The Sakyans show respect, do 
salutation, offer a seat, do respectful salutation, pay 
homage to King Pasenadi Kosala. Vàsettha, whatever 
showing of respect, doing of salutation ... the Sakyans 
perform to King Pasenadi Kosala, similar respect is 
shown by him ... to the Tathagata (a Sakyan). 


392 





thương nhân, hay người làm công là người giết hai 
sanh mạng chúng sanh... Người ta nhận thấy là ngay 
cả một Bà-la-môn... làm những điều không lành thiện, 
được xem là không lành thiện... 


Này Vãsettha, đôi khi ngay cả người giai cáp Sát-dé- 
lợi không giết hại chúng sanh, không lấy của không 
cho,... Người ta nhận thấy là ngay cả người giai cấp 
Sát-đế-lợi làm những việc thiện lành này... được người 
trí khen ngợi [và giống như vậy với các thành viên của 
các giai cấp khác]. 


Khi người ta tìm thấy giữa bốn giai cấp một sự kết 
hợp cả điều xấu (đen) và điều tốt (trắng), điều được 
người trí quở trách cũng như được người trí ca ngợi, 
điều các Bà-la-môn nói ở đây, là: “Các Bà-la-môn là 
giai cấp cao nhất, các giai cấp khác là thấp kém...,” 
điều này, những người thông minh không tán đồng. Lý 
do cho điều đó là gì? 

Này Vasettha, trong bốn gia cấp này, bát ky ai là vị 
tăng, vị A-la-hán với các lậu đã tận trừ, người đã sống 
cuộc sống tốt, đã làm những điều cần phải làm, đã bỏ 
gánh nặng, đạt đến sự an lạc, đã xóa bỏ xiềng xích 
(của sự chấp đắm với) những cách của hiện hữu, đã 
được giải thoát với sự ngộ đạo đúng, vị này được gọi 
là người cao quý nhất trong họ và điều đó là về 
phương diện của giáo pháp, không phải là phương 
diện không phải là - giáo pháp. 

Giáo pháp là vĩ đại nhất giữa những người này cả 
trong kiếp hiện tại lẫn kiếp sau. NàyVãsettha, cũng 
theo cách này người ta nên biết là chỉ có giáo pháp là 
vĩ đại nhất giữa những người này ngay trong kiếp sống 
này và trong kiếp sau. 


Này Vãsettha, vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la biết rằng 
Sa-món Có-dàm là vô thượng và rằng Ngài đã trở 
thành một sa-môn từ gia đình dòng họ Sakya. 

Những người dòng họ Thích / Sakya thường tuân thủ 
mệnh lệnh của vua Ba-tu-nác xứ Câu-tát-la. Những 
người dòng họ Thích thể hiện sự tôn kính, chào hỏi, 
mời ngồi, mời ngồi, chào hỏi tôn kính, đảnh lễ vua Ba- 
tư-nặc xứ Câu-tát-la. NàyVasettha, bát ky điều gì thé 
hiện sự tôn kính, việc chào hỏi... những người dòng ho 
Thích thực hiện đối với vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la, 








vua ấy cũng làm như vậy... đối với Như Lai (một người 
họ Thích). 

Và vua nghĩ: “Há không phải sa-môn Gotama xuất 
thân cao quí, còn ta không xuất thân cao quí; sa-môn 
Gotama có sức mạnh, ta không có sức mạnh; Sa-môn 
Gotama có dung sắc xinh đẹp, ta không có dung sắc 
xinh đẹp; sa-môn Gotama là vị có uy thế lớn, ta có uy 
thế nhỏ?” (Không phải'). 

Mà vì rằng, vua tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường, kính lễ Pháp, nên vua Pasenadi nước Kosala 
tôn trọng... Như Lai. Cũng vậy, bằng phương tiện này, 
này Vásettha, nên biết rằng duy chi có Pháp là tối 
thượng trong những người này, cả đời này và đời sau. 


Này Vasettha, các ông là những người đã xuất gia từ 
nhiều giai cáp khác nhau, nhiều danh, nhiều chủng tộc, 
nhiều hội chúng khác nhau, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, làm Sa-môn. Nếu có ai hỏi, các ông là ai? các 
ông nên trả lời: “Chúng tôi là những sa-môn Thích tử, 
những người con của dòng họ Thích.” 


Aggañña Sutta: Digha-nikaya IIl.81-84, dịch Anh 
P:p;P. 


Th.45 Moi người thuộc mọi tầng lớp đều binh 
đăng về khả năng; những phân cách xã hội chỉ là 
quy ước 


Trong đoạn này, bà-la-món Vãseffha kể lại, có lẽ 
trước khi trở thành đệ tử Phật. Ông nêu quan điểm 
rằng chính hành động, chứ không phải huyết thống, 
mới được ké là 'bà-la-món' theo nghĩa là một người có 
đạo đức cao trọng. 

Bà-la-môn đồng ban của ông, Bhàradvája, cho rằng 
huyết thông thuần túy mới là điều tác thành một bà-la- 
món thực sự. Họ đi tới đức Phật dé hỏi xem Ngài đồng 
ý với ý kién nào. 

Đức Phật nói hành động mới là điều quan trọng. Ngài 
nhắn mạnh rằng trong khi thực vật và động vật có sự 
khác biệt theo gióng loài của chúng, thi con người là 
một giống loài, không có phân chia thành bốn giai cấp. 

Những khác biệt giai câp chỉ là các nhãn hiệu quy 
ước dựa trên phương thức sinh kế. 





And does he do so thinking: "Isn't it indeed the case 
that renunciant Gotama is well-born, | am ill-born; 
renunciant Gotama is powerful, | am weak; renunciant 
Gotama is good looking, | am not of good appearance; 
renunciant Gotama is of great standing, | am of small 
standing?’ (‘No’). 

But it is due to respecting, honouring, paying respect 
to, worshipping, paying homage to Dhamma itself that 
King Pasenadi Kosala shows respect to the Tathāgata. 
In this way also Vãsettha, it should be known that 
among these people, Dhamma alone is the greatest 
both in this immediate life and in the life hereafter. 


Vàsettha, you indeed are persons who have gone 
forth from home to homelessness from various classes, 
various names, various clans, various communities and 
become renunciants. And when you are questioned 
who you are, you should reply: "We are renunciants, 
who are sons of the Sakyan (teacher)." 


Aggañña Sutta: Digha-nikàya 11.81—84, trans. P.D.P. 


Th.45 People of all backgrounds are equal in their 
potential; social divisions among them are 
conventional 


In this passage, the brahmin Vasettha figures again, 
probably before becoming a disciple of the Buddha. He 
expresses the view that action, not birth, is what counts 
in being a brahmin' in the sense of a person of genuine 
ethical superiority. 

His fellow brahmin, Bhàradvàja, holds that purity of 
descent is what makes a person a real brahmin. They 
go to the Buddha to ask which view he agrees with. 

The Buddha says action is what matters. He 
emphasizes that while plants and animals have 
differences according to their species, humans are one 
species, not divided into four types according to the 
class they are born into. 

Class differences are merely conventional labels 
based on mode of livelihood. 


393 





sự tôn kính tương to được thé hiện bởi nhà vua đến 
đức Như Lai (một người dòng họ Thích). 

Khi làm thế vị này nghĩ là: “Không phải thật ra là 
trường hợp là sa-môn Cồ-đàm được khéo sanh ra, ta 
thì sanh ra xấu, ta yếu ớt; Sa-môn Cồ-đàm thì mạnh 
mẽ, ta thì yếu; Sa-món Có-dàm điễn trai, ta không điễn 
trai; Sa-món Có-dàm có địa vị lớn, ta địa vị nhỏ hay 
sao?” (Không phải”). 

Nhưng do tôn kính, trân trọng, cúng dường, đảnh lễ 
chính giáo pháp mà vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la thể 
hiện sự tôn kính với đức Như Lai. Cũng theo cách này, 
này Vãsettha, người ta nên biết là giữa những người 
này, chỉ có giáo pháp là vĩ đại nhất cả trong đời này lẫn 
đời sau. 


Vãsettha, con thật ra là người đã xuất ly từ có nhà 
sang không nhà từ nhiều giai cấp, nhiều tên, nhiều 
dòng tộc, nhiều cộng đồng và trở thành sa-môn. Khi 
các con được hỏi các con là ai, các con nên trả lời thế 
này: “Chúng tôi là Sa-môn, những người con trai của 
(bậc thầy) dòng họ Thích.” 


(Kinh Khởi thế nhân bón: Kinh Trường bộ II. 81-84, 
do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.45 Người thuộc tất cả thành phần đều bằng 
nhau về tiêm năng của họ; phân chia xã hội giữa 
họ chỉ là theo thê gian 


Trong đoạn này, Bà-la-môn Vasettha lại là nhân vật 
chính, có lẽ trước khi trở thành đệ tử của đức Phật. Vị 
này trình bày quan điểm là hành động, không phải là 
sự sinh ra là điều đáng kê trong việc là một " Bà-la-môn" 
theo nghĩa của người cao thượng, có đạo đức thật sự. 

Vi Bà-la-môn bạn của vi này là Bhãradvãja cho rằng 
sự thuần khiết về dòng dõi là điều khiến người là một 
Bà-la-môn thật sự. Họ đến chỗ đức Phật để hỏi Ngài 
đồng ý với quan diém nào. 

Duc Phật cho rằng hành động mới là điều đáng ké. 
Ngài nhắn mạnh rằng trong khi cỏ cây và động vật có 
những khác biệt theo chủng loại của chúng, con người 
là một chủng loại, không được chia thành bón kiểu theo 
như giai cáp mà họ được sinh ra. 

Những khác biệt về giai cấp chỉ là những cách gọi 
theo thé gian dựa trên nghé nghiệp (phương thức sinh 








Vàsettha, Ta sẽ nói, tùy thuận đúng sự thật, phân 
loại các sinh vật. Chủng loại thật sai biệt. 


Nên biết, đây cỏ cây, dù chúng không tự nói, chúng 
mang dáu giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Cũng vậy, đây côn trùng, châu chấu, các loại kiến; 
chúng mang dâu giông loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Nên biết, đây bón chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng 
mang dâu giông loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Cũng vậy, đây bò sát, loại rắn, loại lưng dài, chúng 
mang dâu giông loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Nên biết, đây loài cá, loại sinh sống trong nước, 
chúng mang dấu giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Nên biết, đây loài chim, loại có cánh trên trời, chúng 
mang dâu giông loài. Chủng loại thật sai biệt. 


Trong các loài đã kể, dấu hiệu giống loài riêng, 
nhưng trong chủng loại người, không dâu riêng giỗng 
loài. 

Không ở tóc hay đầu, không ở tai, ở mắt, không ở 
miệng, ở mũi, không ở môi, ở mày, 

Không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở 
da, ở ngực, hay âm hộ hành dâm. 

Không ở tay, ở chân, không ở ngón, ở móng, không 
ở đùi, ở bắp, không ở màu,264 ở tiếng; không dấu hiệu 
riêng biệt, nhu các gióng loài khác. 





Vàsettha | will say in accordance with truth about the 
classification of those living things according to 
species. Species indeed are various. 


You would know this in respect of the grass and 
trees: although they would not make a claim, they have 
the mark of their species. The species indeed are 
various. 


So also in respect of insects, grasshoppers and ants; 
they have the mark of their species ... 


You would know in respect of four-footed ones, small 
and large, that they have the mark of their species ... 


Also you would know in respect of those with long 
backs using their bellies as their feet (snakes) that they 
have the mark of their species ... 


Then you would know in respect of fish too, aquatic, 
living in water that they have the mark of their species 


Then you would know in respect of birds too who fly 
in the air borne by their wings that they have the mark 
of their species ... 


As among these species there are separate marks of 
their species, there is not among humans separate 
species-marks. 


Neither in the hair, nor in the head, the ears, the 
eyes, the mouth, the nose, the lips the eyelashes, 


In the neck, the flanks, the stomach, the back, in the 
womb, the chest, the pudendum, in sexual intercourse, 


In the hands, feet, fingers nor nails, nor in the thighs 


and calves, nor in the hue?92 or voice are there 
(differing) species-marks as among other species. 


394 





sóng). 


Này Vàsettha, Ta sẽ thuyết phù hợp với sự thật về 
phân loại của hữu tình theo chủng loại. Thật ra chủng 
loại thì đa dạng. 


Ông sẽ biết điều này đối với cây và cỏ: mặc dù chúng 
không tuyên bố gì, chúng có dấu hiệu của chủng loại 
của chúng. Các chủng loại thật sự rất đa dạng. 


Đối với côn trùng, châu chấu và kiến cũng vậy; chúng 
có dâu hiệu của chủng loại của chúng... 


Ông sẽ biết về loài bốn chân, nhỏ và lớn, rằng chúng 
có dâu hiệu của chủng loại của chúng... 


Ngoài ra ông cũng sẽ biết về những loại có lưng dài 
dùng những cái bụng như là những cái chân của chúng 
(như rắn) rằng chúng có dấu hiệu của chủng loại của 
chúng... 


Rồi ông cũng sẽ biết về cá nữa, là loài sống dưới 
nước rằng chúng có dấu hiệu của chủng loại của 
chúng... 


Rồi ông cũng sẽ biết về chim mà bay trong bầu trời 
bằng đôi cánh của chúng răng chúng có dâu hiệu của 
chủng loài của chúng... 


Như giữa các loài này có các dấu hiệu riêng của 
chủng loài của chúng, không có trong những dâu hiệu 
riêng giữa loài người. 


Không phải trong tóc, không phải trong đầu, tai, mắt, 
miệng, mũi, môi, lông mi. 


Trong cổ, hai bên hông, bao tử, lưng, tử cung, ngực, 
hay âm đạo trong chỗ giao cấu, 


Ở bàn tay, bàn chân, ngón tay, móng tay, cũng 
không phải đùi và bắp chân, cũng không phải ở màu 
sắc!2 hay giọng nói đều có dấu loài (khác nhau) như 
giữa các loài khác. 








Ó thân riêng mỗi người, không có dấu loại biệt. Thi 
thiệt với loài người, chỉ là do quy ước. 


Loài người, ai chán bó, Vãsettha nên biết, kẻ ấy là 
nông phu, không phải bà-la-món.265 


Loài người, ai làm thợ, Vàsettha nên biết, kẻ ấy là 
công thợ, không phải bà-la-môn. 


Loài người, ai buôn bán, Vàsettha nên biết, kẻ ấy là 
thương nhân, không phải bà-la-món.... 


[Tương tự với nô bộc, trộm cướp, quân binh, té 
quan, vua chúa.] 

Không gọi bà-la-môn, do mẹ, hoặc do cha. Dù được 
gọi bằng 'Ngài', nhưng vẫn còn chấp trước. 


Đoạn trừ tất cả kết, không dao đọng, chấp thủ, thoát 
ly mọi hệ phược, Ta gọi bà-la-môn.... 


Thế gian lập danh tự, hoặc giả lập gia tộc, nhiều 
danh tự sai biệt, do giả lập thi thiệt. 


Với ai thiếu trí tuệ, tà kiến án tiềm phuc. Vô tri, tự 
tuyên bô, 'bà-la-món do sanh. 


Bà-la-món hay không, không phải do sanh đẻ. Bà-la- 
môn hay không, chính do nghiệp tạo tác. 


Vàsettha Sutta: Suffa-nipäta p.115 and vv.594—621 





In the individual bodies of humans, these are not 
evident. Designations with regard to humans are used 
according to conventions. 


Among humans, whoever makes a livelihood by 
looking after cattle, Vasettha, know that he is (by that) a 


farmer, not a brahmin.263 


Among humans, whoever makes a livelihood by 
some craft, Vasettha, know that he is a craftsman, not 
a brahmin. 


Among humans, whoever makes a livelihood by 
trading, Vasettha, know that he is a merchant, not a 
brahmin. ... 


[Parallel points are made about workmen, robbers, 
soldiers, sacrificial priests, and kings.] 


I do not call one a brahmin because of his maternal 
origin or his breed. He may be addressed as 'sir' but be 
a man of attachment. 


He who does not become agitated, having cut off all 
fetters, such a person who has overcome all impurity, 
released from bondage, I call a brahmin. ... 


The name and clan conceived in the world is mere 
convention. Such conception in various contexts has 
come about due to common agreement. 


For those lacking in understanding, dogmatic belief 
has been lying latent. They without understanding tell 
us, ‘One becomes a brahmin by birth’. 


One becomes neither a brahmin nor a non-brahmin 
by birth. One becomes a brahmin and a non-brahmin 
by action. 


Vàsettha Sutta: Sutta-nipáta p.115 and vv.594—621 
395 





Trong những co thé cá nhân của loài người, những 
điêu này không rõ ràng. Những giả danh liên quan đền 
con người được sử dụng theo thê gian. 


Này Vãsettha, giữa loài người, bát ky ai sinh sống 
bằng chăn nuôi gia súc, biết là vị này (theo điêu đó) là 
người nông dân, không phải là một bà-la-môn. !3 


Này Vasettha, giữa loài người, bất kỳ ai sinh sống 
bằng nghé thủ công, biệt là vị này là một thợ thủ công, 
không phải là một Bà-la-môn. 


Này Vasettha, giữa loài người, bất kỳ ai sinh sống 
băng buôn bán, biết là vị này là một thương nhân, 
không phải là một Bà-la-món... 


[Những điểm tương tự về người làm công, kẻ cướp, 
quân lính, tu sĩ cúng tê và vua chúa] 


Ta gọi người là Bà-la-môn không phải vì nguồn gốc 
sinh ra theo mẹ hay dòng gióng của vị đó. Vi này có thê 
được xưng hô là “ngài” nhưng là người tham đăm. 


Người mà không trở nên bực bội, đã cắt bỏ mọi ràng 
buộc, người như thê đã vượt qua tât cả sự bất tịnh, 
được giải thoát khỏi trói buộc, Ta gọi là một Bà-la- 
môn... 


Tên và dòng tộc được biết trong thế giới này chỉ là 
quy ước đơn thuần. Khái niệm như thế trong nhiều bối 
cảnh khác nhau đã xuất hiện do sự đồng thuận chung. 


Đối với những ai không hiểu biết, niềm tin giáo điều 
đã và đang tiềm án. Họ không hiểu biết nói với chúng 
tôi rằng, “Người ta trở thành một Bà-la-môn theo sự 
sinh ra.” 


Người ta không trở thành một Bà-la-món theo sự 
sinh ra, cũng không phải không là bà-la-môn theo sự 
sinh ra. Người ta trở thành một Bà-la-môn và không 
phải một Bà-la-môn theo hành động. 


(Kinh Vàsettha: Kinh tập tr.g 115 và kệ 594-621 và 








and 648—650, dịch Anh P.D.P. 
Bình đẳng nam nữ 


Trong phán này, chúng tôi chỉ trích các đoạn Kinh 
cho thấy thái độ ưu ái đối với người nữ. 

Tuy nhiên, cũng có những đoạn khác cho thấy thái 
độ phân biệt đối xử thịnh hành của thời đại. Những thái 
độ dường như mâu thuẫn như vậy được biểu hiện trong 
một số trường hợp trong văn học có thé là do sự biên 
tập qua nhiêu thế kỷ. 


Một só thái độ Bà-la-món giáo đã ngự trị trong xã hội 


Án-dó sơ kỳ có thé đã tìm được cách len lỏi vào văn 
học Thánh điển Phật giáo, mặc dù trong các đoạn 
khác, như các trường hợp được nêu ra dưới đây, cho 
thấy một thái độ cải cách rõ ràng của đức Phát vé ván 
đề giới tính. 


Th.46 Khéo léo đề cao vị thế người nữ 


Trong đoạn này, đức Phật làm giảm giá trị ý niệm về 
sự yếu thế của phái nữ trong xã hội đương thời của 
mình, dù vẫn thiện xảo dé thu nhiếp một số giá trị hiện 
có và tránh một thách thức trực tiếp. 


Báy giờ, Pasenadi vua nước Kosala đi đến chó Thé 
Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. 

Khi ấy một người đến gần Pasenadi vua nước 
Kosala và nói nhỏ với vua rằng hoàng hậu Mallika vừa 
sinh hạ một người con gái. Nghe vậy, Pasenadi vua 
nước Kosala tỏ vẻ không hoan hy. 


Thế Tôn, biết vua Pasenadi nước Kosala không hoan 
hỷ, bèn nói lên bài kệ này: 


Có nữ nhân hơn nam, bởi có trí và giới, biết kính 
trọng me chóng, và chung thủy với chóng. 


Người nữ ấy sanh con, hoặc dũng mãnh, quốc chủ, 
con người vợ hiền ấy, được dưỡng dục thành vua. 





and 648—650, trans. P.D.P. 
The equality of men and women 


In this section we have included only canonical 
passages that show a favourable attitude towards 
women. 

However, there are other passages that represent the 
prevailing discriminative attitudes of the time. lt is 
possible that such seeming contradictory attitudes are 
expressed in some instances in the literature due to 
editorial handling over many centuries. 

Some of the Brahmanical attitudes that were 
dominant in early Indian society may have found their 
way into the Buddhist canonical literature itself, 
although in other passages, of which instances are 
given below, a clearly reformatory attitude of the 
Buddha regarding the issue of gender is represented. 


Th.46 Subtle elevation of the status of women 


In this passage, the Buddha undermines the idea of 
the lesser status of females in the society of his time, 
though in a skilful way that appeals to some existing 
values and avoids a direct challenge. 


King Pasenadi Kosala approached the Blessed One, 
paid respect to him and sat on one side. 

Then a certain person approached King Pasenadi 
Kosala and whispered in his ear that Queen Mallika 
had given birth to a daughter. Hearing this, King 
Pasenadi Kosala, became displeased. 


The Blessed One, knowing the displeasure of King 
Pasenadi Kosala, uttered at that time these verses: 


Some woman too may be better than a man if she is 
intelligent, virtuous, respectful towards the mother-in- 
law and is faithful to her husband. 


Those born to her will be heroes and district leaders, 
the son of such a good wife might even rule as a king. 


396 





648-650, do P.D.P. dich tiéng Anh). 
TÍNH BINH DÁNG GIỮA NAM VÀ NỮ 


Trong phán này chúng tôi đã bao gồm chi những 
đoạn kinh văn thé hiện thái độ tót đối với người nữ. 

Tuy nhiên, có những đoạn khác đại diện cho những 
thái độ phân biệt thịnh hành vào thời đó. Có khả năng 
là những thái độ dường như mâu thuẫn như thế được 
thé hiện trong một số ví dụ trong văn học do xử lj biên 
tập qua nhiều thé ky. 

Mót só quan diém cüa Bà-la-món giáo thóng tri trong 
xã hội Án Độ thời kỳ đầu có thé đã có mát trong chính 
văn hoc kinh điền Phát giáo, mặc dù trong các đoạn 
khác, trong đó những ví dụ được nêu dưới đây, tiêu 
biéu là một thái độ cải cách rõ ràng của đức Phật liên 
quan đến ván đề giới tính. 


Th.46 Sự nâng cao tế nhị về địa vị của phụ nữ 


Trong đoạn này, đức Phật làm suy giảm ý tưởng về 
địa vị thấp hơn của phụ nữ trong xã hội vào thời của 
Ngài, dù theo một cách khéo léo mà đòi hỏi một số giá 
trị đang hiện hữu và tránh một sự thách thức trực tiếp. 


Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) xứ Cáu-tát-la (Kosala) tién 
đến đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi qua một bên. 
Rồi có ai đó tiến đến vua Ba-tư-nặc xứ Cáu-tát-la và 
nói nhỏ vào tai vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) xứ Cáu-tát-la 
rằng Hoàng hậu Mạt-lợi đã sinh một bé gái. Nghe điều 
này, vua Ba-tu-nặc xứ Câu-tát-la trở nên không hài 
lòng. 


Đức Thế Tôn biết được sự không hài lòng của vua 
Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la, đã thôt ra những vân kệ sau 
vào lúc đó: 


Người phụ nữ cũng có thể tốt hơn người đàn ông 
nêu cô ây thông minh, đức hạnh, tôn kính mẹ chồng và 
chung thủy với chồng cô ấy. 


Những ai do cô ấy sinh ra sẽ là những anh hùng và 
nhà lãnh đạo địa phương, con trai của người vợ tốt 
như thê thậm chí có thê trị vì như một nhà vua. 








Dhità Sutta: Samyutta-nikaya |.86 <194>, dịch Anh 
P.I: P: 


Th.47 Năng lực trí tuệ và giác ngộ binh đẳng của 
người nữ 


Trong đoạn này, Mãra, một ác thần được dựng lên 
đại biéu cho quan niệm sai làm đã chi phối nhận thức 
xã hội về phụ nữ trong thời đại Phật giáo xuất hiện. 
Khái niệm Trí tué hai ngón' được sử dụng dé nói rằng 
phụ nữ có rát ít trí thông minh. 

Truyén thống chú giải giải thích cum từ này theo hai 
cách khác nhau. 

Theo chú giải Samyutta-nikaya, ý niệm chung là sự 
hiểu biết của phụ nữ bị giới han trong việc sử dụng hai 
ngón tay trong dệt chỉ bằng bông vải. 

Theo chú giải của Therīgāthā, thì mặc dù phu nữ náu 
cơm từ bảy đến tám tuói, dé biết com đã chín chưa, họ 
phải müc cơm bằng một cái thìa và án nó bằng hai 
ngón tay dé biết xem nó chín chưa. 


Một thời Thế Tôn đang trú trong vườn của ông 
Anáthapindika thành Sāvatthī. Báy giờ tỳ-kheo-ni 
Somā, vào buổi sáng, khoác y, cầm bát, di vào 
SãvatthT khát thực. 

Sau khi khất thực và ăn xong, tỳ-kheo-ni đi đến rừng 
Andha, và ngồi dưới một gốc cây độc cư tĩnh niệm. Khi 
ấy, Ác ma muốn khiến ty-kheo-ni Soma kinh so..., liền 
đi đến chỗ vị ấy và nói lên bài kệ này: 


Nơi Thánh nhân đi đến, chỗ đến khó đi đến, ' 
Người nữ tuệ hai ngón, không thê nào đạt đên. 


Tỳ-kheo-ni Somà nghĩ thầm, ʻAi đã nói bài kệ này, 
người hay quỷ thàn?' Rói ty-kheo-ni Soma lai nghi: 
'Đây là Ác ma muốn khiến ta kinh sợ, muốn ta từ bó 
độc cư, nên đã nói bài kệ đó.' 





Dhità Sutta: Samyufa-nikãya |.86 «1945, 
P.D.P. 


trans. 


Th.47 Women's equal potential for wisdom and 
awakening 


In this passage, Mara, the evil one is made to 
represent the wrong notion that dominated social 
perceptions about women during the time that 
Buddhism | emerged. The expression  'two-finger- 
wisdom’ is used to suggest that women have very little 
intelligence. 

The commentarial tradition explains the expression in 
two different ways. 

According to the Samyutta-nikaya commentary, the 
common notion was that women's understanding is 
limited to the use of two fingers in weaving threads with 
cotton wool. 

According to the Therigatha commentary, although 
women cook rice from the age of seven or eight, in 
order to know whether the rice is properly cooked, they 
have to take the boiling rice with a spoon and press it 
with two fingers to know whether it is cooked. 


At one time the Blessed One was living in the 
monastery of Anathapindika in Jetavana in Sãvatthi. 
Then the nun Soma, putting on robes in the morning 
and taking bowl and robes, entered Savatthi for the 
alms-round. 

Going on the alms-round and after the meal, she 
approached the Andha forest and sat at the root of a 
tree to find (meditative) seclusion. Then Mara, the evil 
one, desiring to frighten the nun Soma, approached her 
and uttered this verse: 


That difficult to achieve state, which should be 
achieved by sages, 
women, with the two-finger-wisdom, cannot achieve. 


Then it occurred to the nun Soma, ‘Who is it that 
utters this verse, is it a human or non- human?' Then 
nun Somā thought: 'it is Mara the evil one, desiring to 
frighten me and disturb me in my seclusion who has 


397 





(Kinh Người con gái: Kinh Tương ung |. 86 «194», do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.47 Tiềm năng ngang bằng của phu nữ vé trí 
tuệ và sự giác ngộ 


Trong đoạn này, ma vương, kẻ ác độc được nêu tiêu 
biéu cho khái niém sai làm rằng những nhận thức xã 
hội vé phụ nữ đã thống tri trong thời kỳ đạo Phật xuát 
hiện. Cum từ “hai-ngón tay-trí tué được dùng dé gợi ý 
rằng phụ nữ có rát ít trí tuệ. 

Truyền thống bình luận giải thích cum từ này theo hai 
cách khác nhau. 

Theo bình giảng của Kinh Tương ưng, khái niệm rằng 
sự hiễu biết của phụ nữ thì bị giới hạn ở việc sử dụng 
hai ngón đề se xợi với bông len. 

Theo như bình luận của Trưởng lão Ni kệ (Therigäthä 
commentary), mặc dù phu nữ nâu cơm từ lúc bảy hay 
tám tuói, dé biết com đã được náu đúng cách chưa, họ 
phải láy gạo đang náu sôi bằng một cái muỗng và nhắn 
nó bằng hai ngón tay đề biết liệu cơm đã chín chưa. 


Vào một thời đức Thế Tôn đang sống ở tu viện của 
Cáp Cô Độc (Anãfhapingika) ở Ky Hoàn (Jetavana) tại 
Xá-vệ (Sávatthi). Khi ấy Ty-kheo-ni Somà, vào buổi 
sáng đắp y và sau khi cầm y bát bước vào thành Xá-vệ 
đi khất thực. 

Đã khất thực và ăn xong, cô ấy tiến đến rừng Andha 
và ngồi xuống một gốc cây để thiền định. Rồi ma 
vương, kẻ ác độc muốn làm cho cô Tỳ-kheo-ni Somà 
sợ hãi, đã tiến đến chỗ cô và thốt ra kệ này: 


Thật khó mà đạt trạng thái mà các bậc thánh đã đạt 
được, 

Phụ nữ, với trí tuệ thấp kém (hai ngón tay) không thể 
nào đạt được. 


Khi áy Ty-kheo-ni Somà chợt nghĩ rằng, “Ai là người 
thốt ra kệ này, có phải là người hay phi nhân chăng?” 
Rồi Tỳ-kheo-ni Somä đã nghĩ răng: Chính là ma 
vương, kẻ ác độc muốn làm mình sợ hãi và quấy rấy 








Và tỳ-kheo-ni Somà biết được đây là Ác ma, liền trả 
lời bằng bài kệ này: 


Nữ tánh gì chướng ngại, khi tâm khéo định tĩnh, với 
trí tuệ hiện hành, chân chánh quán sát pháp? 


Ác ma, hợp cho ngươi, với ai hay nghĩ tưởng, 'ta 
nam’ hay ‘ta nữ”, hoặc nghĩ tưởng tương to. 


Ác ma nghĩ rằng: 'Tỳ-kheo-ni Somä đã biết ta', nên 
ưu sáu, thât vọng, liên biên mát khỏi chó ây. 


Soma Sutta: Samyutta-nikaya 1.129 «283—284», dịch 
Anh P.D.P. 


Th.48 Thị hiện thần thông của người nữ 


Đoạn này liên quan đến Mahã-pajäpaff Gotami, di 
mẫu của đức Phật, và là người đã thỉnh cầu Phật hứa 
khả cho người nữ xuất gia thành tỳ-kheo-ni (xem 
*Th.220). 

Sau khi thành ty- -kheo-ni đầu tiên, bà tiếp tục tu tập 
và chứng đắc quả A-la-hán. Ở đây, đức Phật khuyên 
bà, bấy giờ đã 120 tuổi, hiện thần thông để xua tan 
những nghi ngờ của mọi người về khả năng của nữ 
giới. 

Các phán khác của đoạn văn, không được nêu ra ở 
đây, dé cập đến nhiêu thị hiện như ý thần thông khác 
của bà. 


(Gotamr:) '(Niết- bàn) Trước giờ chưa từng thấy, bởi 
tôn su ngoại đạo, đồng nữ mới bảy tui, khéo biết đạo 
lộ này... 


(Phật:) 'Gotamr, hãy thị hiện thần thông, dé đoạn trừ 
tà kiến, cho những ai hôn trầm, hoài nghi pháp hiện 
quán. 





uttered this verse.' 
And the nun Somà, knowing it was Mara the evil one, 
replied with this verse: 


Why should being a woman matter when the mind is 
well composed, understanding is present and for whom 
there is proper insight into the Dhamma? 


Mara, it is fit for you to say this to someone who 
thinks in terms of ‘I am man’, or '| am woman’ or in 
some such terms. 


Then Māra the evil one thinking: “The nun Soma 
knows me', displeased, disappeared there itself. 


Soma Sutta: Samyutta-nikaya 1.129 «283-284», 


trans. P.D.P. 


Th.48 Demonstration of a woman's spiritual 
powers 


This passage concerns Mahà-pajapati Gotami, the 
Buddha's aunt who became his step-mother, and who 
helped persuade him to grant ordination to women 
(see*Th.220). 

After becoming the first Buddhist nun, she went on to 
attain awakening as an arahant. Here the Buddha 
urges her, now 120, to demonstrate her spiritual 
powers, so as to challenge people's doubts as to 
women's abilities. 

Other parts of the passage, not given here, mention 
her numerous other feats of  meditation-based 
supernormal power. 


(Gotamr:) “That state (nirvana) which is not seen by 
elderly non-Buddhist teachers Is experienced by some 
good (Buddhist) young girls of seven years. ...' 


(The Buddha:) 'Gotami, in order to dispel the 
dogmatic view of those who entertain doubt about the 
realization of Dhamma by women, do display (your) 
supernormal powers.’ 


398 





sự thiền định của mình, là người đã thốt ra kệ này.” 
Ty-kheo-ni Somä biết là chính ma vương, kẻ ác độc 
nên cô đã trả lời bằng bài kệ sau: 


Tại sao việc là một phụ nữ là vấn đề khi tâm đã khéo 
dinh tinh, có sự hiéu biét và có tuệ giác đúng dán vé 
giáo pháp? 


Ma vương, nguoi nói điều này với người mà nghĩ 
răng “Tôi là đàn ông,” hay “Tôi là phụ nữ” hay những 
thuật ngữ / dai loai gióng như thê mới thích hợp. 


Khi ấy, ma vương, kẻ ác độc bèn nghĩ rằng: “Tỳ- 
kheo-ni này đã biệt ta rôi,” không hài lòng, chính nó đã 
bién mát tai chỗ đó. 


(Kinh Somà: Kinh Tương ung |. 129 «283-284», do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.48 Sự biểu diễn thần thông của một phu nữ 


Đoạn này liên quan đến ( Thánh giả) Ma-ha-ba-xà-ba- 
dé Gô-ta-mi (Mahà-pajápati Gotami), dì của đức Phát 
đã trở thành mẹ kế của Ngài và đã giúp thuyết phục 
Ngài truyền giới bón cho phụ nữ (xin xem*Th.220). 

Sau khi trở thành vị Tỳ-kheo-ni Phật giáo đầu tiên, vị 
này đã tiếp tục và đạt đến sự giác ngộ như là vị A-la- 
hán. Ở đây, đức Phật đề nghị vị thánh giả này, hiện đã 
120 tuổi, biéu diễn thân thông dé thách thức những 
nghi ngờ của con người về những khả năng của phụ 
nữ. 

Các phần khác của đoạn kinh này không được nêu 
ra, dé cập nhiều kỳ công khác của thân thông dựa trên 
thiền định. 


(Gó-ta-mi:) “Trạng thái đó (niết-bàn) thì không được 
các thầy trưởng lão không phải là đạo Phật hiểu biết; 
được chứng nghiệm bởi một số cô gái bảy tuói trẻ, giỏi 
giang (đạo Phật).” 


(Đức Phật.) “Này Gô-ta-mi, nhằm phá tan quan điểm 
giáo điều của những ai có sự hoài nghỉ về sự giác ngộ 
giáo pháp của phụ nữ, hãy biểu diễn thần thông của 
Bà.” 








Quy lay dáng Đẳng giác, rồi bay lên không trung, 
nghe theo lời Phật dạy, bà hiện nhiêu thân thông. 


Một thân thành nhiều thân, nhiều thân biến thành 
một, hoặc hiện hoặc ân hình, xuyên tường, xuyên vách 
núi. 


Tự tại đi xuyên suốt, hoặc lặn vào trong đất, hoặc di 
trên mặt nước, như trên đât, chăng chìm. 


Ngồi tư thế kiết-già, bay lên không như chim; tự tại 
biên hiện thân, cho đên Phạm thiên giới. 


Lấy Tu-di làm cán, đại địa làm tán lọng, lộn ngược 
dưới lên trên, cám di trong hư không. 


Khiến thế giới bốc khói, như sáu mặt trời mọc, trùm 
thê giới trong lưới, như vào thời kiép hoại. 


Gotami Apadàna vv.66 and 79-85: Apadana 535- 
536, dịch Anh P.D.P. 


Quan hệ nhân sinh tốt đẹp 


Th.49 Làm thế nào dé có mối quan hé xã hội hài 
hòa với sáu hạng người 


Trong đoạn này, đức Phật giáo giới cho Sigàla, một 
cư sĩ thường xuyên thi hành lễ bái sáu phương. 

Phật giải thích lại ý nghĩa lễ bái này theo đó các 
phương chỉ cho những mối quan hệ bồn phận của 
những người trong xã hội đối đãi nhau: cha mẹ, sư 
trưởng, vo chóng, ban bè, tôi tớ và sa-môn, bà-la-món. 

Ở đây, cha mẹ là phương đông, hướng mặt trời 
mọc. Những lời khuyên được đưa ra trong bối cảnh 





Then having bowed to the perfectly awakened 
Buddha, plunging into the sky, Gotami displayed 
numerous supernormal powers with the sanction of the 
Buddha. 


Having become one she became many, and having 
become many she became one. She appeared, 
disappeared, went through walls, through mountains. 


Without obstruction she went and even dived into the 
ground Like on the earth she walked on water without 
sinking. 


Getting herself into a posture she moved in the sky 
like a female bird. She exercised the range of her 
bodily power as far as the abode of Brahmä. 


She made (mount) Sineru the shaft, and made the 
great earth a parasol and turning it from the bottom and 
holding it she walked about in the sky. 


She set the world up in smoke like at the time of the 
dawn of six suns and made the world enveloped in a 
net of garlands like in the end of the great period. 


Gotami Apadàna vv.66 and 79-85: Apadàna 535- 
596, trans. P.D.P. 


Good human relationships 
social 


Th.49 How to have harmonious 
relationships with six kinds of people 


In this passage, the Buddha gives advice to Sigāla, a 
layperson who had adopted the practice of paying 
homage to the six quarters or directions — east, south, 
west, north, nadir (below) and zenith (above) — as a 
regular ritual. 

The Buddha gives a new meaning to this ritual by 
reinterpreting the directions as kinds of people with 
whom dutiful mutual relationships | should be 


399 





Khi ấy, sau khi dà cúi chào đức Phát toàn giác, vói 
sự cho phép của đức Phật, bay vüt vào bâu trời, 
(Thánh giả) Gó-ta-mi dà biêu diễn nhiêu thân thông. 


Sau khi trở thành một, Thánh giả biến thành nhiều và 
sau khi biên thành nhiêu, vị ây biên thành mót. Thánh 
giả xuât hiện, bién mát, đi xuyên tường, xuyên núi. 


Thánh giả đã đi không có chướng ngại gì, thậm chí 
còn nhảy vào lòng đất. 

Giống như trên đất liền, Thánh giả đi trên nước 
không bị chìm. 


Chuẩn bi tư thé, Thánh giả di chuyển vào bầu trời 
như một con chim mái. 

Thánh giả đã vận dụng phạm vi sức mạnh thân thể 
xa lên đến cõi Phạm thiên. 


Thánh giả biến (núi) Tô-mê-lô (Sineru) thành cái trục 
và bién trái dát vĩ đại thành một cây dù và xoay nó từ 
đáy và cám nó, Thánh giả bước đi trên báu trời. 


Thánh giả đã để thế giới trong sương khói giống như 
vào lúc bình minh của sáu mặt trời và khiến thế giới đã 
được bao bọc trong bộ lưới các vòng hoa giống như 
cuối giai đoạn vĩ đại. 


(Ký sự về Gotami kệ 66 và 79-85: Apadãna (Thánh 
nhân ky su), tr. 535-536, do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


QUAN HỆ NHÂN SINH TÓT ĐẸP 


Th.49 Cách có quan hệ xã hội hài hòa với sáu 
kiểu người 


Trong đoạn này, đức Phật khuyên Thiện Sinh 
(Sigàla), người cư sĩ đã thực hành dánh lễ sáu phương 
hay hướng đông, nam, tây, bắc, hạ (dưới) và thượng 
(trên) - như một nghi lễ thường xuyên. 

Đức Phật cho nghi lễ này một ý nghĩa mới này bằng 
cách diễn giải lại các hướng như những kiểu người mà 
người ta nên thiết lập các mối quan hệ có nghĩa vụ lẫn 
nhau: Cha mẹ, thầy cô, vợ chóng, bạn bè, người làm 








điều kiện xã hội thời đức Phát. 


'Này gia chủ, Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? 

Sáu phương này cần được hiu như sau: cha me là 
phương đông, sư trưởng phương nam, vợ con phương 
tây, bạn bè phương bắc, nô bộc và người làm thuê là 
phương dưới, Sa-môn và bà-la-môn là phương trên. 


Này gia chủ, con phải phụng dưỡng cha mẹ, phương 
đông, trong năm trường hợp: 

“( được cha mẹ nuôi dưỡng, nay tôi phải phụng 
dưỡng lại cha mẹ; (ii) tôi phải làm cho cha mẹ những 
điều cần làm; (iii) tôi phải gìn giữ nề nếp gia tộc, (iv) tôi 
phải xứng đáng thừa kế gia sản, (v) hơn nữa, tôi phải 
bó thí cúng dường cho cha mẹ khi cha mẹ qua đời.” 


Này gia chủ, khi được con cái phụng dưỡng, như lễ 
bái phương đông, trong năm trường hợp như vậy, đáp 
lại, cha mẹ phải tỏ lòng thương yêu theo năm cách: 

(i) ngăn ngừa con cái làm điều ác, (ii) khuyến khích 
con cái làm điều thiện, (iii) cho con học các nghề 
nghiệp, (iv) cưới vợ xứng đáng cho con, (v) đúng thời 
cha mẹ trao của thừa kế cho con... Như vậy phương 
đông được hộ trì an ổn không tai họa. 


Này gia chủ, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng 
như phương nam trong năm trường hợp: 

(i) đứng dậy chào kính, (ii) hầu hạ thầy, (iii) siéng 
năng học tập, (iv) phục vụ thầy, (v) tiếp thu thích dáng 
những điều thầy dạy liên quan đến nghề nghiệp. 


Này gia chủ, khi được đệ tử phụng dưỡng như 
phương nam theo năm trường hợp này, đáp lại, sư 
trưởng phải tỏ lòng thương tưởng các đệ tử theo năm 





established: parents, teachers, friends, 
employees, and religious guides. 

Here, parents are the easf, the direction from which 
the sun rises. The recommendations are given in the 


context of the social conditions of the Buddha’s day. 


spouse, 


'And how, householder, does a disciple of the noble 
one cover the six quarters? 

The following should be understood as the six 
quarters: parents should be understood as the east, 
teachers as the south, wife and children as the west, 
friends and associates as the north, servants and 
labourers as the nadir, renunciants and brahmins as 
the zenith. 


In these five ways, householder, a child ought to 
minister to his parents as the east: 

"(i) having been supported by them I shall support 
them, (ii) | shall do what ought to be done for them, (iii) 
| shall keep the family tradition, (iv) | shall make myself 
worthy of my inheritance, (v) furthermore, | shall offer 
alms on their behalf when they are dead and departed." 


Householder, when the parents have been ministered 
to as the east by their children in these five ways, they 
will in turn show their care for their children in five 
WayS: 

(i) they will restrain them from evil, (ii) they will get 
them to be established in the good, (iii) they will get 
them trained in a craft, (iv) they will get them married to 
a suitable spouse, (v) at the proper time they will hand 
over their inheritance to them ... In this manner the 
east becomes covered, made safe and secure. 


In these five ways, householder, a pupil ought to 
minister to a teacher as the south: 

() by rising from his seat in salutation, (ii) by 
attending upon the teacher, (iii) by eagerness to learn, 
(iv) by serving, (v) by properly receiving the instruction 
pertaining to a craft. 


Householder when the teachers have been 
ministered to as the south by their pupils in these five 
ways, the teachers will in turn show their care for their 


400 





cóng / nhán vién và các huóng dao (dao su). 

Ở đây, cha mẹ là “phương đông,” là hướng mà mát 
trời mọc. Những đề nghị được nêu trong bối cảnh của 
những điều kiện xã hội vào thời của đức Phát. 


“Này chủ hộ, người đệ tử của bậc Thánh bao trùm 
sáu phương như thế nào? 

Sáu phương được hiéu như sau: Cha mẹ nên được 
hiểu là phương đông, thầy cô là phương nam, vợ và 
con cái là phương tây, bạn bè và người cộng sự là 
phương bắc, người giúp việc và người làm công là 
phương dưới, các Sa-môn và Bà-la-môn là phương 
trên. 


Này chủ hộ, theo năm cách này, người con nên 
chăm sóc cha mẹ vị ấy như là phương đông: 

“( đã được họ nuôi dưỡng, Tôi sẽ nuôi dưỡng họ, 
(ii) Tôi sẽ làm điều nên làm cho họ, (iii) Tôi sẽ giữ 
truyền thống gia đình, (iv) Tôi sẽ khiến chính tôi xứng 
đáng với tài sản thừa kế của mình, (v) hơn nữa, thay 
mặt họ, Tôi sẽ bố thí, cúng dường khi họ đã mát.”14 


Này chủ hộ khi cha mẹ đã được con cái chăm sóc 
như phương đông theo năm cách này, đến lượt mình, 
họ sẽ chăm sóc con cái họ theo năm cách: 

(i) Họ sẽ ngăn con mình làm điều ác, (ii) họ sẽ khiến 
con mình làm điều thiện, (iii) Họ sẽ cho con mình học 
một nghề, (iv) họ sẽ cưới vợ (gà chóng) cho con mình 
người hôn thê thích hợp, (v) vào đúng thời, họ sẽ trao 
gia tài cho con cái họ... Theo cách này, phương đông 
trở nên được bao trùm, được an toàn và đảm bảo. 


Này chủ hộ, theo năm cách này, một học trò chăm 
sóc thầy / cô như phương nam: 

(i) bằng cách đứng dậy chào, (ii) bằng cách chăm 
sóc thầy / cô, (iii) nhiệt tình học tập, (iv) bằng cách 
phục vụ, (v) bằng cách đón nhận hướng dẫn thích hợp 
cho một nghề một cách đúng đắn. 


Này chủ hộ, khi các thầy / cô đã được học trò chăm 
sóc như là phương nam theo năm cách này, đên lượt 
minh, họ sé thê hiện sự quan tâm dén học trò minh 








cách: 

(i) huấn luyện đệ tử kỹ lưỡng, (ii) khiến đệ tử nắm bắt 
đầy đủ những điều cần nắm bắt, (iii) giảng giải đầy đủ 
cho đệ tử những điều liên quan đến nghề nghiệp, (v) 
giới thiệu đệ tử với các bạn bè và thân quyến, (v) hộ trì 
đệ tử trong mọi phương hướng... Như vậy phương 
nam được hộ trì an ổn không tai họa. 


Này gia chủ, chồng đối xử với vợ như là phương tây 
trong năm trường hợp: 

(i) tôn trong, (ii) không khinh thi, (iii) không ngoại tinh, 
(iv) trao cho quyền, (v) sắm nữ trang cho vo. 


Này gia chủ, khi được chồng đối xử như phương tây 
theo năm cách này, người vợ phải tỏ lòng thương yêu 
chồng theo năm cách: 

(i) sắp đặt công việc có ngăn nắp, (ii) đối xử quyến 
thuộc thân thiện, (iii) không ngoai tinh, (iv) khéo gìn giữ 
tài sản, (v) siêng năng khéo léo làm mọi công việc... 
Như vậy phương tây được được hộ trì an ổn không tai 
họa. 


Này gia chủ, thiện nam tử đối xử với bạn bè và thân 
quyến như phương bắc trong năm trường hợp: 

(i) bó thí (chu cáp), (ii) ái ngữ (an ủi), (iii) lợi hành 
(giúp ích), (iv) đồng sự (đối xử bình dáng), (v) không 
lừa dối. 


Này gia chủ, khi được đối xử như phương bắc theo 
năm cách như vậy, bạn bè phải tỏ lòng thương kính 
theo năm cách: 

(i) báo vệ bạn khi bạn buông lung, (ii) bảo vệ tài sản 
bạn khi bạn buông thả, (iii) che chở bạn khi bạn gặp 
nạn, (iv) không bỏ bạn khi bạn cùng khốn, (v) kính 
trọng gia đình của bạn... Như vậy phương bắc được 
hộ trì an ổn không tai họa. 





pupils in five ways: 

(i) they will train them well, (ii) they will see that they 
grasp their lessons well, (iii) they will provide them with 
complete instruction pertaining to a craft, (iv) they will 
introduce them to their friends and associates, (v) they 
will provide for their safety in every quarter ... In this 
manner the south is covered, made safe and secure. 


In these five ways, householder, a husband ought to 
minister to his wife as the west: 

(i) by being courteous, (ii) by not showing disrespect, 
(ii by not being adulterous, (iv) by handing over 
authority, (v) by providing her with adornments. 


Householder, when the wife is thus ministered to as 
the west by her husband in these five ways, she in turn 
shows her care for her husband in five ways: 

(i) she will perform her work in a well organized way, 
(ii) she will be hospitable to relations, (iii) she will not be 
adulterous, (iv) she will protect earnings, (v) she will be 
skiled and industrious in discharging her duties ... 
Thus is the west covered by him and made safe and 
secure. 


In these five ways, householder, a son of good family 
ought to minister to his friends and associates as the 
north: 

(i by liberality, (i) by endearing speech, (iii) by 
benevolent behaviour, (iv) by equal treatment, (v) by 
non-deception. 


Householder, when in these five ways the friends and 
associates have been ministered to as the north, they 
in turn will show care for him in five ways: 

(i) they will protect him when he is heedless, (ii) they 
will protect his property when he is heedless, (iii) they 
will become a refuge when he is in fear, (iv) they will 
not forsake him in his troubles, (v) they will show 
respect to the others in his family ... Thus is the north 
covered by him and made safe and secure. 


401 





theo nám cách: 

(i) ho sẽ khéo đào tạo hoc trò, (ii) họ sẽ biết là hoc trò 
nắm tốt bài học, (iii) họ sẽ cung cấp cho học trò chỉ dẫn 
hoàn thiện thích hợp cho một nghề nghiệp, (iv) họ sẽ 
giới thiệu học trò mình với bạn bè và những người 
cộng sự, (v) họ sẽ tạo sự an toàn cho học trò mình ở 
mọi phương... Theo cách này phương nam được bao 
trùm, được an toàn và đảm bảo. 


Này chủ hộ, theo năm cách này, người chồng phải 
chăm sóc vợ mình như phương đông: 

(i) bằng cách lịch thiệp, (ii) bằng cách không thể hiện 
sự không tôn trọng, (iii) bằng cách không tà dâm, (iv) 
bằng cách trao quyền, (v) bằng cách tặng đồ trang sức 
cho vợ mình. 


Này chủ hộ, khi người vợ được người chồng chăm 
sóc như phương tây theo năm cách này, đến lượt 
mình, cô ấy thể hiện sự chăm sóc chồng theo năm 
cách: 

(i) cô ấy sẽ thực hiện công việc của minh theo cách 
khéo tổ chức, (ii) cô ấy sẽ hiếu khách với bà con, (iii) 
cô ấy sẽ không tà dâm, (iv) cô ấy sẽ bảo vệ thu nhập, 
(V) cô ấy sẽ khéo léo và chăm chỉ làm tròn bón phận 
của mình... Như thế phương đông được bao trùm bởi 
vị ấy và làm cho an toàn và đảm bảo. 


Này chủ hộ, theo năm cách này, người con trai của 
một gia đình tốt phải chăm sóc bạn bè và người cộng 
sự của vị ấy như phương bắc: 

(i) bằng tính phóng khoáng, (ii) bằng lời nói thân 
thiện, (iii) bằng cách cu xử nhân từ, (iv) bằng cách đối 
xử công bằng, (v) bằng sự không lừa dối. 


Này chủ hộ, khi các bạn bè và cộng sự của vị ấy 
được chăm sóc như phương bắc theo năm cách này, 
đến lượt mình, họ sẽ thể hiện sự quan tâm đến vị này 
theo năm cách: 

(i) ho sẽ bào vé vị này khi vị ấy không chú tâm (ii) họ 
sẽ bảo vệ tài sản của vị ấy khi vị ấy không chú tâm, (iii) 
ho sẽ trở thành nơi nương tựa khi vị ấy sợ hãi, (iv) ho 
sẽ không bỏ rơi vị ấy khi vị ấy có rắc rối, (v) họ sẽ thể 
hiện sự tôn kính với những người khác trong gia đình 
của vị ấy... Như thế, phương bắc được vị ấy bao trùm, 
làm cho an toàn và đảm bảo. 








Này gia chủ, chủ nhân đối xử với nô bộc và người 
làm thuê như là phương dưới theo năm trường hợp: 

(i) giao việc tùy theo năng lực, (ii) cung cáp ăn uống 
và lương tiền, (iii) chăm sóc khi bệnh hoan, (iv) chia sớt 
những thứ ngon ngọt, (v) tùy thời cho phép nghỉ ngơi. 


Này gia chủ, khi được chủ nhân đối xử như là 
phương dưới với năm cách này, đáp lại, các nô bộc và 
người làm thuê phải tỏ lòng thương kính đối với chủ 
nhân theo năm cách như sau: 

(i) thức sớm trước khi chủ dậy, (ii) đi ngủ sau chủ, 
(ii) chỉ lấy những gì được cho, (iv) làm tót các công 
việc, (v) bảo vệ tiếng tốt của chủ nhân... Như vậy 
phương dưới được hộ trì an ổn không tai họa. 


Này gia chủ, thiện nam tử đối với các sa-môn và bà- 
la-môn như là phương trên trong năm trường hợp: 

(i) thân hành từ ái, (ii) ngữ hành từ ái, (ii) ý hành từ 
ái, (iv) mở rộng cửa nghinh đón ấy, (v) cúng dường các 
vật dụng cần thiết. 


Này gia chủ, khi được đối xử như là phương trên 
theo năm cách này, các sa-môn, bà-la-món phải tỏ 
lòng thương tưởng theo sáu cách sau đây: 

(i) ngăn không làm điều ác, (ii) khuyến khích làm điều 
thiện, (iii) thiện ý thương tưởng, (iv) giảng dạy những 
điều chưa được nghe, (v) giải rõ điều đã được nghe, 
(vi) chỉ bày con đường sinh thiên. Như vậy phương 
trên được hộ trì an ôn không tai hoa." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi đức Đạo sư 
thuyết xong, lại nói:... 


Bồ thí và ái ngữ, lợi hành trong đời này, đông đẳng 
(đông sự) trong các pháp, xử sự tùy thích họp. 





In these five ways, householder, a master ought to 
minister to his servants and labourers as the nadir: 

(i) by assigning them work according to their ability, 
(ii) by supplying them with food and wages, (iii) by 
tending them in sickness, (iv) by sharing with them any 
delicacies, (v) by granting them leave at times. 


Householder, when in these five ways the servants 
and employees have been ministered to as the nadir by 
their master, they in turn show their care for him in five 
ways: 

(i) they rise before him, (ii) they go to sleep after him, 
(iii) they take only what is given, (iv) they perform their 
work well, (v) they uphold his good name and 
reputation ... Thus is the nadir covered by him and 
made safe and secure. 


In these five ways, householder, a son of good family 
ought to minister to renunciants and brahmins as the 
zenith: 

( by kindly bodily acts, (ii) by kindly verbal acts, (iii) 
by kindly thoughts, (iv) by keeping open house to them, 
(v) by supplying their material needs. 


House holder, when the renunciants and brahmins 
have been ministered to as the zenith by a son of good 
family in these five ways, they in turn show their care 
for him in six ways: 

(i) they restrain him from evil, (ii) they cause him to be 
established in the good, (iii) they show sympathy 
towards him with a good heart, (iv) they make him hear 
what he has not heard, (v) they clarify what he has 
already heard, (vi) they point out the path to a heavenly 
state. Thus is the zenith covered by him and made safe 
and secure.’ 


Thus spoke the Blessed One. And when the teacher 
had thus spoken, he spoke yet again: ... 


Charitability, 
behaviour, 


endearing speech, benevolent 


402 





Này chủ hộ, theo năm cách này, người chủ nên 
chăm sóc người giúp việc và người làm công của vị ấy 
như phương dưới: 

() bằng cách giao việc phù hợp với khả năng của họ, 
(ii) bằng cách cung cấp thức ăn và lương bóng cho họ, 
(iii) bằng cách chăm sóc họ khi họ ốm đau, (iv) bằng 
cách chia sẻ với họ bất kỳ đặc sản nào, (v) bằng cách 
thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 


Này chủ hộ, khi người giúp việc và những người làm 
công được chủ của họ chăm sóc theo năm cách này 
như phương dưới, đến lượt mình, họ sẽ thể hiện sự 
quan tâm đến vị ấy theo năm cách: 

(i) họ đứng lên khi trông thấy vi này, (ii) họ đi ngủ sau 
vị này, (iii) họ chỉ láy của được cho, (iv) họ thực hiện tốt 
công việc của mình, (v) họ đề cao tên tuổi và danh 
tiếng tốt của vị này... Như thế, phương dưới được vị 
này bao trùm và làm cho an toàn và đảm bảo. 


Này chủ hộ, theo năm cách này, người con trai của 
một gia đình tốt nên chăm sóc các Sa-món và Bà-la- 
món nhu phuong trén: 

(i) bằng hành động tử té, (ii) bằng lời nói tử té, (iii) 
bằng ý nghi tử té, (iv) bằng cách mở cửa đón chào ho, 
(v) bằng cách cung cấp những nhu cầu vật chất của 
họ. 


Này chủ hộ, khi các Sa-món và Bà-la-món được 
người con trai của gia đình tốt chăm sóc theo năm 
cách này, đến lượt mình, họ thể hiện sự quan tâm đến 
vị này theo sáu cách: 

(i) họ không cho vị này làm điều ác, (ii) họ khiến vị ấy 
vững chắc trong điều thiện, (ii) họ thể hiện sự thông 
cảm với vị này với tâm tốt lành, (iv) họ khiến vị này 
nghe điều mà vị này chưa nghe, (v) họ làm sáng tỏ 
điều vị này đã nghe, (vi) họ chỉ ra con đường đến cõi 
trời. Như thế, vị này bao trùm phương trên và làm cho 
an toàn và đảm bảo.” 


Đức Thế Tôn đã thuyết như thế. khi bậc Thây đã 
thuyết như thé xong, Ngài lặp lại như váy: . 

lòng nhân từ, lời nói thân thiện, cử xử nhân ái, đối xử 
công bằng, một cách thích hợp vào dịp thích hợp. 








Chính những nhiếp hộ này, khiến thế giới xoay 
quanh, như cô xe quay lăn, chung quanh trục bánh xe. 


Thế gian không nhiếp hộ, mẹ không được con cái, 
cung kính và phụng thờ, cũng vậy cha với con. 


Trí giả, quán sát rõ, do bón nhiếp hộ này, đạt địa vị 
cao đại, và cũng được tán dương. 


Sigālovāda Sutta: Digha-nikaya 1.187—193, dich Anh 
PD: P. 


Cha me và con cái 


Th.50 Dén đáp công ơn cha me 


Doan ván này nhác nhó ráng cha me dá cho ta 
những gi, và ta phải biét báo đáp... 


Này các ty-kheo, Ta nói có hai hang người không dé 
trả ơn. Hai hang ấy là những ai? Me và Cha. Này các 
ty-kheo, giả sử hai vai cống mẹ cha, trải qua trăm năm, 
đồng thời chà xát, xoa bóp thân thể cha mẹ, hoặc khi 
cha mẹ đại tiểu tiện trên vai, như vậy cũng chưa đủ 
đền đáp những gì cha mẹ đã làm cho các ông. 

Lại nữa, dù các ngươi khiến cho cha mẹ xác lập 
vương vị với sức mạnh và quyền uy trong thế gian, 
cùng với châu báu tràn đầy, dù vậy cũng chưa đủ đền 
đáp những gì cha mẹ đã làm cho các ông. Cha mẹ đã 
bảo dưỡng và nuôi nắng con cái; dẫn cho con cái thấy 
thế gian này. 


Nhưng này các tỳ-kheo, ai khiến cho cha mẹ không 
có tín tâm được khuyến khích, được hướng dẫn, được 
thiếp lập viên mãn tín tâm; cha mẹ có ác giới, khuyến 
khích... viên mãn thiện giới, cha mẹ keo kiết, khuyến 





equal treatment, appropriately on the appropriate 
Occasion. 


These four forms of benevolence make the world go 
round, like the linchpin in a moving chariot. 


If these in the world exist not, neither mother nor 
father will receive respect and honour from their 
children. 


Because of these four forms of benevolence the wise 
discern, to eminence they attain, and praiseworthy they 
become. 


Sigalovada Sutta: Digha-nikaya 11l.187—193, trans. 
P.D.P. 


Parents and children 


Th.50 Repaying one's parents in gratitude for 
what they have done for one 


This passage urges recognition of what we owe our 
parents, and repaying them in gratitude. 


Monks, | say, there are two who cannot easily be 
repaid (in gratitude). Who are the two? Mother and 
father. Monks, if you were to bear your father and 
mother on your shoulders and lived a hundred years 
and meanwhile rubbed and massaged their bodies as 
they let loose urine and excreta, you would not yet 
have repaid them for what they have done for you. 

Even if you cause them to be established in kingship 
with power and authority on this earth, along with its 
plentiful sevenfold gems, even then you will not have 
returned in terms of gratitude for what they have done 
for you, because they have done much more. Parents 
have been guardians of and have fed their children; 
they have showed them this world. 


Monks, whoever causes their parents who lacked 
faith to participate in, to enter into, to become 
established in the accomplishment of faith, or causes 
them, if of poor ethical discipline, to participate in ... 


403 





Bón hinh thức nhân ái này khién thé _giới đi vòng 
quanh giống như cái chốt trong một cỗ xe đang di 
chuyền. 


Nếu những điều này không hiện hữu trong thế giới 
này thì mẹ hoặc cha sẽ không nhận được sự tôn kính 
và trân trọng từ con cái của họ. 


Do vì bốn hình thức này của lòng nhân ái mà người 
trí phân biệt, họ đạt được sự xuât chúng và họ trở nên 
đáng khen ngợi. 


(Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-viét: Kinh Trường bó MI. 187- 
193, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


CHA MẸ VÀ CON CÁI 


Th.50 Báo đáp công ơn cha mẹ cho điều họ đã 
làm cho mình 


Đoạn này khuyến khích sự công nhận điều mà chúng 
ta nợ cha mẹ mình và báo đáp công ơn của họ. 


Này các thầy, Ta cho rằng có hai người không thể dễ 
dàng báo (ơn) được. Ai là hai người đó? Cha và mẹ. 
Này các thầy, nếu các thầy cõng cha và mẹ trên vai và 
đã sống 100 năm; trong thời gian đó chà xát và thoa 
bóp thân thể của họ như khi họ đại tiện, tiểu tiện, các 
thầy vẫn chưa báo đáp được họ cho những gì mà họ 
đã làm cho các thầy. 

Ngay cả khi các thầy khiến họ làm vua có sức mạnh 
và quyên lực trên trái đất này, cùng với nhiều đá quý 
gấp bảy lần, ngay cả khi ấy các thầy vẫn chưa hoàn trả 
được on cho điều mà họ đã làm cho các thầy, bởi vì họ 
đã làm nhiều hơn thế nữa. Cha mẹ là những người bảo 
vệ và cho con cái ăn uống; họ dạy cho con cái biết thế 
giới này. 


Này các thầy, bất kỳ ai khiến cha mẹ không có niềm 
tin dé tham gia, bước vào, được vững chắc trong sự 
thành tựu về niềm tin, K khién cho họ néu có giói yéu 
kém, tham gia vào... sự thành tựu của giới thiện 








khích... viên mãn bố thí; cha mẹ có ác tuệ, khuyến 
khích... viên mãn trí tuệ — cho dén nhu vậy, này các tỳ- 
kheo, là trả ơn mẹ cha đây đủ, hoàn toàn đây đủ. 


Mata-pitara Sutta: Anguttara-nikaya 1.61—62, dịch 
Anh P.D.P. 


Vo chóng 


Th.51 Các phẩm tánh dao đức của vợ chóng 


Đoạn này nêu rõ rằng một trong hai, vợ hoặc chóng, 
có thé là người xâu — như người tám địa diệt vong — 
hoặc là người tót, như chư thiên. 


Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này. Bốn 
loại ấy là gì? Tử thi nam sống chung với tử thi nữ. Tử 
thi nam sống chung với thiên nữ, thiên thần sống 
chung với tử thi nữ, và thiên thần sống chung với thiên 
nữ. 


Này các gia chủ, thế nào là tử thi nam sống chung 
với tử thi nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát 
sanh, láy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
dối, uống rượu...; người ấy hành ác giới, ác pháp, 
sống tại gia với tâm tư bị quán chặt bởi cáu bán của 
keo kiết, mạ ly phỉ báng các Sa-môn, bà-la-môn. Người 
vợ cũng vậy. Này các gia chủ, như vậy là tử thi nam 
chung sống với tử thi nữ. 


Và này các gia chủ, thế nào là tử thi nam sống chung 
với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng 
hành xử như trên. Người vợ thì từ bỏ các ác hành ây. 
Này các gia chủ, như vậy, là tử thi nam sống chung với 
thiên nữ. 


Này các gia chủ, thế nào là thiên thần sống chung 
với tử thi nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ 
bỏ các ác hành ây. Nhưng người vợ lại làm đủ. Này 





accomplishment of good ethical discipline, or causes 
them, if miserly, to participate in ... the accomplishment 
of liberality, or causes them, if lacking in wisdom, to 
participate in the accomplishment of wisdom — to that 
extent, monks, gratitude to your mother and father has 
been amply shown, shown to a great extent. 


Mata-pitara Sutta: Anguttara-nikaya 1.61—62, trans. 
P.D.P. 


Husband and wife 


Th.51 Moral qualities of married couples 


This passage makes clear that either partner in a 
couple may be a bad person — as if spiritually dead —, 
or a good person, like a divine being. 


Householders, there are four kinds of cohabitation. 
What four? A dead male lives with a dead female, a 
dead male lives with a goddess, a god lives with a dead 
female and a god lives with a goddess. 


Householders, how does a dead male live with a 
dead female? Here, householders, the husband 
destroys living beings, takes what is not given, engages 
in wrongful enjoyment of sensual pleasures, tells lies, 
takes intoxicating drinks; he is not virtuous, lives in the 
household with a mind overwhelmed by the stain of 
miserliness, scolds and abuses renunciants and 
brahmins. The wife does the same. Householders, 
thus, a dead male lives with a dead female. 


Householders, how does a dead male live with a 
goddess? Here, householders, the husband acts as 
above. The wife abstains from these bad actions. 
Householders, thus, a dead male lives with a goddess. 


Householders, how does a god live with a dead 
female? Here, householders the husband abstains from 
these bad actions. The wife does them. Thus a god 


404 





lành..., hay khién cho ho, néu bün xin, tham gia vào... 
sy thành tuu vé tính phóng khoáng, hay là khién cho 
họ, nếu không có trí tuệ, tham gia vào sự thành tựu trí 
tuệ - ở chừng mực đó, này các thầy, đã thể hiện phong 
phú được sự biết ơn đối với cha và mẹ của các thầy, 
được thể hiện ở mức độ lớn. 


(Kinh Cha Me: Kinh Tăng chỉ |. 61-62, do P.D.P. dịch 
tiếng Anh). 


CHÒNG VÀ VỢ 


Th.51 Các phẩm chất đạo đức của các cặp vợ 
chóng 


Đoạn kinh này làm rõ là hoặc mỗi bên hay cả hai 
trong cặp vợ chông có thê là người xâu-như thê chết vê 
tinh thân - hay là người tót, gióng như một vị thân. 


Này chủ hộ, có bốn kiểu sống chung. Đó là bón kiểu 
nào? Người đàn ông chết sống với một phụ nữ chết, 
người đàn ông chết sống với một nữ thần, một vị thần 
sống với một phụ nữ chết và một vị thần sống với một 


nữ thần. 15 


Này chủ hộ, người đàn ông chết sống với một phụ 
nữ chết như thế nào? Ở đây, này chủ hộ, người chồng 
giết hại mạng chúng sanh, lấy của không cho, hưởng 
thọ tà dục, nói dối, uống các chất say; người này không 
có đức hạnh, sống trong gia đình với một tâm bị áp đảo 
bởi vết nho của sự bàn cùng, mắc nhiéc và ngược đãi 
các Sa-môn và Bà-la-môn. Người vợ cũng làm điều 
giống như vậy. Này chủ hộ, như thế, người đàn ông 
chết sống với một phụ nữ chết. 


Này chủ hộ, người đàn ông chết sống với một nữ 
thần như thế nào? Này chủ hộ, ở đây, người chồng 
hành động như nêu trên. Người vợ không làm những 
hành động xấu này. Này chủ hộ, như thế là người đàn 
ông chết sống với một nữ thần. 


Này chủ hộ, một vị thần sống với một người phụ nữ 
chết như thê nào? Này chủ hộ, ở đây, người chông 
không làm những hành động xâu này. Người vợ lại làm 








các gia chủ, như vậy là thiên thần nam sống chung với 
tử thi nữ. 


Này các gia chủ, thế nào là thiên thần sống chung 
với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ 
bỏ các ác hành ây. Người vợ cũng như vậy. Này các 
gia chủ, như vậy là thiên thần sống chung với thiên nữ. 


Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này.... 


Vợ chồng đều tín, thí, tự chế, sống chân chánh, 


Nói chuyện với nhau bằng ngôn từ thân ái, 


Thời lợi lạc sung túc, còn được dễ sanh trưởng, 
Cả hai đồng giới hạnh, kẻ thù chẳng thích ý. 


Dutiya-samvasa Sutta: Anguttara-nikaya 11.57—59, 


dich Anh P.D.P. 


Th.52 Cặp vợ chóng đều có giới bằng nhau sé 
sóng chung trong đời sau 


Đoạn này nói vé cáp vợ chóng cuối trong bón hang 
trén. 


Báy giờ gia chủ Nakulapità và nữ chủ Nakulamataà đi 
dên chó Thé Tôn, đảnh lễ rôi ngôi xuông một bên. Rói 
gia chủ Nakulapitã bach Thé Tôn: 


“Bạch Đại Đức, con cưới Nakulamata từ khi nàng còn 
trẻ, còn rất trẻ, con không hé biết đến ngoại tình đối với 
vợ của con, ngay cả trong y nghĩ, nói gì bằng thân thé. 
Vì sao con làm như vậy? Bạch Đại đức, chúng con 
muốn thấy mặt nhau không chỉ trong đời này, mà còn 
trong đời sau nữa." 





lives with a dead female. 


Householders, how does a god live with a goddess? 
Here, householders the husband abstains from these 
bad actions. The wife does the same. Thus a god lives 
with a goddess. 
these four kinds of 


Householders, there are 


cohabitation. ... 


If both husband and wife have faith, are charitable, 
self-controlled and live righteously, 


Adaressing each other with pleasant words, 


Then benefits would be abundant, and are easily 
produced. 


Enemies, of the two with equal ethical discipline, 
would be unhappy. 

Dutiya-samvasa Sutta: Anguttara-nikaya 11.57—59, 
trans. P.D.P. 


Th.52 A loving couple equal in ethical discipline 
will be together in the next life 


This passage is on a couple of the last of the above 
four types. 


Then the householder Nakulapita and the housewife 
Nakulamata approached the Blessed One, paid respect 
to him and sat on one side. Then the householder 
Nakulapitã said this to the Blessed One: 


‘Venerable sir, from the day | married Nakulamata 
when she was young, even when young, | do not know 
of having committed adultery in relation to her even 
mentally. How could | physically do so? Venerable sir, 
we wish to see each other not only here and now, but 
also in the hereafter.’ 


405 





những hành động xấu này. Như thé là một vị thần sống 
với một người phụ nữ chết. 


Này chủ hộ, một vị thần sống với một nữ thần là thế 
nào? Này chủ hộ, ở đây, người chồng không làm 
những hành động xấu này. Người vợ cũng gióng như 
vậy. Như thế là một vị thần sống với một nữ thần. 


Này chủ hộ, đây là bốn kiểu sống chung... 


Nếu cả chồng và vợ đều có niềm tin, rộng rãi, tự chủ 
và sông chân chánh. 


Xưng hô với nhau bằng những lời êm tai, 


khi ấy phước sẽ nhiều và rất dễ sinh ra. 


Những kẻ thù của cả hai có giới bằng nhau, sẽ không 
vui vé. 


(Kinh Sóng chung: Kinh Tăng chi II. 57-59, do P.D.P. 
dich tiéng Anh). 


Th.52 Một cáp yêu thương nhau có giới bằng 
nhau sẽ sóng cùng nhau vào đời sau (kê tiép) 


Đoạn này là về một cặp thuộc kiểu cuối cùng trong 
bón kiêu trên (một vị thân sóng với một nữ thân). 


Khi ấy chủ hộ, cha của Nakula (Nakulapità) và người 
vợ làm việc nhà, mẹ của Nakula (Nakulamātā) đã tiến 
đến đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua một bên. 
Rồi chủ hộ, cha của Nakula, đã thưa điều này với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Đại đức, từ ngày con cưới mẹ của Nakula khi 
cô ấy còn trẻ, ngay cả khi còn trẻ, con không biết đến 
việc hành tà dâm liên quan đến cô ấy thậm chí trong tư 
tưởng. Làm thế nào con có thể làm thế theo định luật 


tự nhién?16 Thưa Đại đức, chúng con ước muốn nhìn 
thây nhau không chi trong kiép sóng này mà còn trong 
đời sau nữa.” 








Rồi nữ chủ Nakulamätã cũng bạch Thế Tôn: 'Bach 
Đại Đức, Nakulapita cưới con về từ khi con còn trẻ, còn 
rất trẻ, con cũng không hề biết đến ngoại tình đối với 
chóng, ngay cả trong ý nghĩ, nói gì đến thân thé. Vì sao 
con làm như vậy? Bạch Đại Đức, chúng con muốn thấy 
mặt nhau không chỉ trong đời này, mà còn trong đời 
sau nữa. 


'Này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt 
nhau không chỉ trong đời này, mà còn trong đời sau 
nữa, và cả hai người hãy nên là đồng tín, đồng giới, 
đồng thí, đồng trí tuệ. Như vậy thì các người tháy mặt 
nhau không chỉ trong đời này, mà còn trong đời sau 
nữa. 


Cả hai đồng có tín, khoan dung và tự chế, sống 
chánh mạng như pháp, họ là cặp vợ chông, đôi nhau 
băng ái ngữ. 


Lợi lạc thật sung mãn, an lạc dễ phát sanh. Cả hai 
đông giới hạnh, kẻ thù chẳng thích ý. 


Đời này hành như Pháp, cả hai đồng cắm giới, sẽ 
hoan hỷ thiên giới. Khoái lạc như ước muôn. 


Pathama-nakula-samajivi Sutta: 


II.61—62, dich Anh P.D.P. 


Anguttara-nikaya 
Th.53 Vo là ban tối thượng 


'Gi là tài sản của người, ai là bạn tối thuong? ...' 
‘Con, tài sản của người, vợ là bạn tôi thượng.” 


Vafhu Sutta: Samyutta-nikaya 1.37 <81>, dich Anh 
PDP. 





Then the housewife, Nakulamātā too said this to the 
Blessed One: ‘Venerable sir, from the day Nakulapitā 
married me when | was young, even when young, | do 
not know of having committed adultery in relation to 
him even mentally. How could | physically do so? 
Venerable sir, we wish to see each other not only here 
and now, but also in the hereafter.' 


'Householders, if husband and wife want to see each 
other not only here and now, but also in the hereafter, 
they should be endowed with the same measure of 
faith, ethical discipline, generosity, and wisdom. Then 
they will see each other both here now and also 
hereafter. 


Both being faithful, understanding, restrained and 
living righteously they are husband and wife who speak 
to each other lovingly. 


Benefits would be abundant, and are easily 
produced. Enemies, of the two with equal ethical 
discipline, would be unhappy. 


Having led a righteous life here, those equal in ethical 
discipline and in dutiful living will be delighted in the 
heavenly world. They, desiring sensual pleasures will 
be happy.’ 

Pathama-nakula-samajivi Sutta: 
II.61—62, trans. P.D.P. 


Anguttara-nikaya 


Th.53 A man's wife as his best friend 


"What indeed is the wealth of humans, and who 
indeed is the best friend? ...' 'Children are the wealth of 
humans, and one's wife is one's best friend.’ 


Vatthu Sutta: Samyutta-nikaya |.37 «81», 
P.D.P. 


trans. 


406 





Khi áy nguói vo làm viéc nhà, me cüa Nakula, cüng 
đã thưa điều này với đức Thé Tôn: “Thưa Đại đức, ké 
từ ngày anh ấy, cha của Nakula, lấy con khi con còn 
trẻ, ngay cả khi còn trẻ, con không biết đến việc hành 
tà dâm liên quan đến anh ày thậm chí là trong tư 
tưởng. Làm thế nào con có thể làm thế theo định luật 
tự nhiên? Thưa Đại đức, chúng con ước muốn nhìn 
thấy nhau không chỉ kiếp sống này mà còn trong đời 
sau nữa.” 


“Này chủ hộ, nếu chồng và vợ muốn nhìn thấy nhau 
không chỉ trong kiếp sóng này, mà còn trong đời sau 
nữa, họ nên có cùng mức độ về lòng tin, giới, bố thí và 
trí tuệ. Khi đó họ sẽ nhìn thấy nhau cả bây giờ, và đời 
sau nữa. 


Cả hai đều chung thủy, hiểu nhau, kiềm chế và sống 
chân chánh; họ là chông và vợ nói với nhau một cách 
yêu thương. 


Phước sẽ nhiều và dễ sinh ra. Những kẻ thù của cả 
hai vợ chóng với giới ngang nhau sẽ không vui vé. 


Đã sống một cuộc đời chân chánh trong hiện tại, 
những ai ngang nhau về giới và sống nghiêm túc sẽ vui 
mừng trong cõi trời. Họ, ham muốn dục lạc, sẽ được 
hạnh phúc.” 


(Kinh Xứng đôi: Kinh Tăng chi Il. 61-62, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.53 Vợ của người đàn ông chính là người bạn 
thân nhất của vị này 


“Điều gì thật sự là tài sản của loài người và ai thật sự 
là người bạn tốt nhất?Í 7.” 

“Con cái là tài sản của loài người và vợ của người 
chính là người bạn thân nhất của vị đó.” 


(Kinh Người ban: Kinh Tương ưng |. 37 «81», do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 








Bằng hữu 
Th.54 Thiện hữu và ác hữu 


Đoạn này hữu ích trong việc giúp ta chọn bạn một 
cách khôn ngoan, vốn là điều quan trọng, vì bạn bè có 
thé có ảnh hưởng lớn đến ta. Về những phẩm chát của 
những thiện hữu tri thức, xem *Th.85—8. 


Có bón loại bạn, này gia chủ, phải được xem là địch 
tuy vẻ ngoài như là bạn: 

( người vật gì cũng lấy, (ii) người chỉ biết nói giỏi, 
(iii) người khéo ninh hót, (iv) và người tiêu pha xa xi. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, người vật gì cũng 
lấy phải được xem là địch tuy vẻ ngoài như là bạn: 

(i) vật gì cũng lấy, (ii) làm ít xin nhiều, (iii) vì sợ mà 
làm, (iv) thân cận dé thủ lợi. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, người chỉ biết nói 
phải được xem là địch tuy vẻ ngoài như là bạn: 

(i) nói về lợi ích minh có thé đã cho trong quá khứ, (ii) 
nói về lợi ích mình có thé sẽ cho trong tương lai, (iii) 
nói về lợi ích vô nghĩa mình sẵn sàng cho, (iv) với việc 
cần làm trong hiện tại thì tỏ vẻ không may mắn. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, kẻ nịnh hót phải 
xem là địch tuy vẻ ngoài như là bạn: 

(i) tán thành việc ác của bạn, (ii) không tán thành việc 
thiện của ban, (iii) trước mặt, tán thán bạn, (iv) sau 
lung, chỉ trích ban. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, người tiêu pha xa xỉ 
phải xem là địch dù vẻ ngoài là bạn: 
(i) bạn rượu say sưa cho đên buông lung, (ii) bạn 





Friendship 
Th.54 Good and bad friends 


This passage is of benefit in helping one to choose 
one's friends wisely, which is important as friends can 
have a big influence on one. For the qualities of wise, 
spiritual friends, see *Th.85—8. 


These four, householder, should be understood as 
foes in the guise of friends: 

he who misappropriates, he who renders lip-service, 
he who flatters, and he who aids in bringing ruin. 


In four ways, householder, should one who 
misappropriates be understood as a foe in the guise of 
a friend: 

(i) he misappropriates things, (ii) for the little he does, 
he asks much, (iii) he does what ought to be done out 
of fear, (iv) he associates with one for his own 
advantage. 


In four ways, householder, should one who renders 
lip-service be understood as a foe in the guise of a 
friend: 

(i) he speaks of benefits he could have bestowed in 
the past, (ii) he speaks of benefits he might bestow in 
the future, (iii) he speaks of a senseless benefit he is 
ready to bestow, (iv) with regard to what ought to be 
done in the present, he shows his own misfortune. 


In four ways, householder, should one who flatters be 
understood as a foe in the guise of a friend: 

(i) he approves his friend's evil, (ii) he does not 
approve of his friend's good deeds, (iii) he speaks in 
praise of him in his presence, (iv) he speaks ill of him in 
the presence of others. 


In four ways, householder, should one who aids in 
bringing ruin be understood as a foe in the guise of a 
friend: 


407 





TINH BAN 
Th.54 Ban tót và ban xáu 


Đoạn này có loi trong việc giúp cho người lựa chon 
bạn một cách thông minh, điều này là quan trọng vì 
bạn bè có thê có ảnh hưởng lớn đến một người. Đối với 
phẩm chất của người trí, những người bạn tâm linh, 
xem *Th.85-8. 


Này chü hó, có bón loai nguói ta nén hiéu là ké thü 
già dang ban bé: À 

người chiêm đoạt, người đâu môi chót lưỡi (không 
thành thật, chỉ có lời nói suông), người nịnh hót và 
người giúp gây ra sự phá hoại †8. 


Này chủ hộ, theo bốn cách, người chiếm đoạt nên 
được hiểu nhu là kẻ thù giả dạng người bạn: 

(i) vị này chiếm đoạt đồ vật, (ii) làm ít nhưng đòi hỏi 
nhiều, (iii) vị này biết điều nên làm vi sợ hãi, (iv) vị này 
giao thiệp với người vì lợi ích của chính mình. 


Này chủ hộ, theo bốn cách, người đầu môi chót lưỡi 
nên được hiểu như là kẻ thù giả dạng người bạn: 

(i) vị này nói về những lợi ích vị này có thé đã ban 
cho trong quá khứ, (ii) vị này nói về những lợi ích vị 
này có thé đã ban cho trong tương lai, (iii) vị này nói về 
lợi ích vô nghĩa mà vi này sẵn sàng ban cho, (iv) liên 
quan đến điều cần nên làm trong hiện tại, vị này thể 
hiện sự bất hạnh của chính mình. 


Này chủ hộ, theo bốn cách, người nịnh hót nên được 
hiểu như là kẻ thù giả dạng người bạn: 

(i) vị này tán thành điều ác của ban mình, (ii) vị này 
không đồng ý với điều thiện của bạn mình, (iii) vị này 
ca ngợi người này trước mặt người đó, (iv) vị này chê 
bai người này trước mặt những người khác. 


Này chủ hộ, theo bốn cách, người giúp gây ra sự phá 
hoại nên được hiéu như là kẻ thù giả dạng người ban: 
(i) vị này là người đông hành trong việc mé dám các 








rong chơi đường phố lúc phi thời, (ii) bạn thường 
xuyên vãng lai đình đám, (iv) bạn đam mê cờ bạc cho 
đên buông lung phóng dật. 


Bốn hạng người này, này gia chủ, phải được xem là 
bạn chân tình: 

(i) bạn hay giúp đỡ, (ii) bạn cùng chung vui khó, (iii) 
bạn khuyên điều lợi ích, (iv) ban thương yêu. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn hay giúp đỡ 
phải được xem là bạn chân tình: 

() che chở bạn khi bạn phóng ý buông lung, (ii) che 
chở của cải ban khi ban phóng ý buông lung, (iii) là chỗ 
dựa khi bạn gặp nạn, (iv) giúp đỡ tài vật gấp đôi khi có 
việc cần. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn cùng chung vui 
khó phải được xem là ban chân tình: 

(i) thó lộ những chuyện riêng tư của mình, (ii) giữ kín 
những điều bí mật của ban, (iii) không bó bạn khi bạn 
gặp khó khăn, (iv) dám hy sinh ngay cả thân mạng vì 
bạn. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn khuyên điều lợi 
ích phải được xem là bạn chân tình: 

(i) ngăn chặn bạn không làm điều ác, (ii) khuyến 
khích bạn làm điều thiện, (iii) cho bạn nghe điều bạn 
chua được nghe, (iv) chỉ cho ban con đường sinh 
thiên. 


Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn thương yêu 
phải được xem là bạn chân tình: 

(i) không vui khi bạn gặp nan, (ii) vui vẻ khi bạn gặp 
may, (iii) ngăn những ai nói xấu ban, (iv) khuyến khích 
những ai tán thán ban. 


Sigalovada Sutta: Digha-nikàya II. 
Anh P.D.P. 


185-187, dich 





(i) he is a companion in indulging in intoxicants that 
cause infatuation and heedlessness, (ii) he is a 
companion in sauntering in streets at unseemly hours, 
(iii) he is a companion in frequenting parties, (iv) he is a 
companion in indulging in gambling, which causes 
heedlessness. 


These four, householder, should be understood as 
good-hearted friends: 

(i) he who is a helpmate, (ii) he who is the same in 
happiness and sorrow, (iii) he who gives good counsel, 
and (iv) he who sympathizes. 


In four ways, householder, should a helpmate be 
understood as a good-hearted friend: 

(i) he guards him when he has become heedless, (ii) 
he protects his wealth when he has become heedless, 
(ii) he becomes a refuge when he is in fear, (iv) he 
provides him with double the supply needed when 
there are matters to be attended to. 


In four ways, householder, should one who is the 
same in happiness and sorrow be understood as a 
good-hearted friend: 

(i) he reveals his own secrets, (ii) he conceals the 
secrets of his friend, (ii) in misfortune he does not 
forsake the friend, (iv) he sacrifices even his life for the 
sake of his friend. 


In four ways, householder, should one who gives 
good counsel be understood as a good-hearted friend: 

(i) he restrains one from evil, (ii) he causes one to be 
established in the good, (iii) he makes one hear what 
he has not heard, (iv) he points out the path to heaven. 


In four ways, householder, should one who 
sympathizes be understood as a good-hearted friend: 

(i) he does not rejoice in failings, (ii) he rejoices in 
success, (ii) he restrains others speaking ill of the 
friend, (iv) he praises those who speak well of the 
friend. 


Sigalovada Sutta: Digha-nikaya 111.185—187, trans. 
P.D.P. 


408 





chát gây say mé và sự không chú ý, (ii) vi này là ban 
đồng hành trong việc di thơ thân trên đường phố vào 
những giờ không thích hop, (iii) vi này là người đồng 
hành trong các buỗi tiệc thường xuyên, (iv) vi này là 
người đồng hành trong mê đắm cờ bạc, điều gây ra sự 
không chú tâm. 


Này chủ hộ, theo bốn cách người ta nên hiểu như 
những người bạn tốt bụng: 

(i) vị này là người giúp đỡ, (ii) người này như nhau 
trong hạnh phúc và đau buồn, (iii) người này cho lời 
khuyên tốt và (iv) người này biết thông cảm. 


Này chủ hộ, theo bốn cách người ta nên hiểu người 
giúp đỡ như người bạn tốt bụng: 

(i) người bảo vé vị này khi vi này trở nên không chú 
ý, (ii) người này bảo vé tài sản của vị này khi vị này 
không chú y (iii) người này trở thành nơi nương tựa khi 
vị này sợ hãi, (iv) vị này cung cấp gấp đôi số lượng cần 
thiết khi có vấn đề cần quan tâm. 


Này chủ hộ, theo bốn cách người ta nên hiểu người 
như nhau trong hạnh phúc và đau buồn như người bạn 
tốt bụng: 

(i) người này tiết lộ những bí mật của riêng minh, (ii) 
người này che giấu những bí mật của ban mình, (iii) 
không bỏ rơi ban trong bát hanh, (iv) người này hy sinh 
cả mang sóng của mình vì lợi ích của bạn minh. 


Này chủ hộ, theo bốn cách người ta nên hiểu người 
cho lời khuyên tốt như là người bạn tốt bụng: 

(i) người này ngăn không cho vi này làm điều ác, (ii) 
người này khiến người bền chí trong làm điều thiện, (iii) 
người này khiến vị này nghe điều chưa nghe, (iv) 
người này chỉ ra con đường đến cõi trời. 


Này chủ hộ, theo bốn cách người ta nên hiểu người 
biết thông cảm như là người bạn tốt bung: 

(i) người không hoan hy với những thất bai, (ii) người 
hoan hy với sự thành công, (iii) người này ngăn người 
khác nói xấu ban minh, (iv) người này khen những ai 
nói tốt về bạn mình. 


(Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-viét: Kinh Trường bó II. 185- 
187, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 








ĐẠI THỪA 
Thuật trị nước 
M.23 Bậc minh quân 


Đoạn này mô tả người cai trị nhân từ và dụng tâm. 


Này thiện nam tử! Bồ-tát tại gia được tự tại làm vua 
của một nước lớn, vị ấy nên đối với thần dân như con 
một của mình, khuyên dạy dân tránh xa ác nghiệp, tu 
tập thiện nghiệp. 

Nếu có kẻ phạm tội bị bắt thì chỉ nên đánh và mắng 
mà thôi, nhưng không nên giết chết. 


Chỉ nên đánh thuế trên một phần sáu tài sản của 
dân. Với kẻ có ác tâm sân hận, thì bằng những lời nói 
từ ái, dạy cho tu nhẫn, không buông lung. 

Lại có khả năng phân biệt người thiện với kẻ ác. 
Thấy người có tội, khoan dung không hỏi đến. Thường 
xuyên hành bố thí tùy theo những gì mình có... 


Khi gặp người nghèo khó, phát khởi đại tâm bi cứu 
giúp. Luôn mãn nguyện với chính quốc gia của mình. 

Tuyệt đối không tin vào những lời vu khống của kẻ ác 
tâm. Không bao giờ tích chứa tài sản riêng trái với 
chánh Pháp. 


Upásaka-$ila Sūtra: Ưu-bàtắc giới kinh, Taisho 
vol.24, text 1488, ch.13, p.1047a02-05, 09-11, dich 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.24 Quán vương đại lượng và hữu ích 


Đoạn này khuyên những người lãnh đạo thi hành 





MAHAYANA 
Good governance 
M.23 A good ruler 


This passage escribes such a ruler as compassionate 
and caring. 


Son of good family, a lay bodhisattva who is the king 
of a great country should care for his subjects as if they 
each were his only child. He should teach them to 
refrain from unwholesome actions and to cultivate 
wholesome qualities. 

If a criminal is caught, he should receive corporal 
punishment and public humiliation, but he should not 
be put to death. 


A sixth of people's property should be paid in tax. 
When he sees evil-minded, short-tempered people, he 
should teach them to cultivate patience and awareness, 
speaking to them with kind words. 

As king, he should be able to separate good people 
from bad. He should be tolerant towards criminals, and 
not punish them. He should practise charity often, 
giving according to how many possessions he has. ... 


When he sees the poor he should generate great 
compassion. He should always be content with his own 
lands. 

He should never believe the slander spread by evil- 
minded people. He should never seek to accumulate 
wealth in a way which is contrary to the Dharma. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.13, 
p.1047a02-05, 09-11, trans. T.T.S. and D.S. 


M.24 Leaders should be generous and helpful 


This urges leaders to act with compassion for poor 
409 





PHAT GIÁO DAI THỪA 
TRI Vi ĐÁT NƯỚC GIÓI 
M.23 Người tri vì đất nước giỏi 


Đoạn này mô tả người trị vì đắt nước như thế là từ bi 
và quan tâm. 


Này người con trai của gia đình tốt, Bồ-tát tại gia là 
một nhà vua của một đất nước lớn nên chăm sóc thần 
dân của mình như thể họ chính là người con duy nhất 
của vị ấy. Đức vua nên dạy họ kiềm chế những hành 
động bắt thiện và trưởng dưỡng những phẩm chất lành 
mạnh. 

Nếu người ta bắt một tên tội phạm, kẻ này nên đón 
nhận hình phạt về thân và sự sỉ nhục của công chúng 
nhưng đức vua không nên giết chết kẻ này. 


Một phần sáu tài sản của người dân nên được nộp 
thuế. Khi đức vua nhìn thấy những người nóng tính, ác 
tâm, vị ấy nên dạy họ cách trưởng dưỡng sự nhẫn nại 
và sự nhận thức, nói với họ bằng lời tử tế. 

Là vua, vị ấy nên có khả năng phân biệt người tốt với 
người xấu. Nhà vua nên khoan dung với những tên tội 
phạm và không trừng phạt họ. Nhà vua nên thường 
thực hành bố thí, trao tặng theo như số lượng tài sản 
mà vị ấy có... 


Khi nhìn thấy người nghèo, nhà vua nên phát lòng 
thương xót lớn. Nhà vua nên luôn hài lòng với lãnh thổ 
của mình. 

Nhà vua không nên bao giờ tin lời vu khống do bọn 
người ác tâm lan truyền. Nhà vua không bao giờ nên 
tìm cách tích lũy của cải theo cách trái với Chánh pháp. 


(Kinh giới Ưu-bà-tắc, Đại Chánh tập 24, bản số 1488, 
chương 13, tr. 1047a02-05, 09-11, do T.T.S. và D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.24 Những người lãnh dao nên rộng lượng và 
có ích 


Điều này khuyến khích những người lãnh đạo hành 








nhân ái với kẻ khuyết căn. 


Đức Phật nói với Bó-tát Địa Tạng (Ksitigarbha) rằng. 
“Trong thế giới này, có các quốc vương, té phu, đại 
thần, quan lại, trưởng giả lớn, sát- đế-lợi lớn, bà-la-môn 
lớn... Nếu gặp những kẻ bàn cüng hết mức, cho đến 
những người gây yêu, tàn phé, câm điếc, đui mù, đủ 
loại những người khiếm khuyết như vậy, 

là vua của những nước lớn, khi muốn bố thí, cần 
phải có tâm đại từ đại bi, hạ mình tự tay bố thí với nụ 
cười, hoặc sai khiến người khác bố thí, nói những lời 
dịu dàng an ủi. Phước lợi mà vị quốc vương ấy có 
được như vậy cũng lớn bằng phước lợi do công đức 
cúng dường chư Phật nhiều như số cát trăm nghìn 
sông Hằng. 


Ksitigarbha Bodhisattva Pürva-pranidhana Sūtra: Địa 
Tang Bô-tát bán nguyện kinh, Taishõ vol.13, text 412, 
ch.10, p.786b20-25, dịch Anh D.S. 


M.25 Đại nguyện của Thắng Man phu nhân 


Trong đoạn này, Thắng Man phu nhân phát đại 


nguyện, vì lợi lạc chúng sinh. 


Báy giờ Thắng Man (Śrīmālā)?66 phu nhân sau khi 
nghe tho ký, cung kính đứng dậy, xin lãnh thọ mười đại 
thọ (thệ nguyện lớn) rằng, 

‘Bach Thế Tôn kå từ hôm nay cho đến lúc thành tựu 
bồ-đề, đối với những giới đã thọ, con sẽ không bao giờ 
khởi tâm vi phạm... 


đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ không bao giờ 
khởi tâm kiêu mạn... 

đối với chúng sanh con sẽ không bao giờ khởi tâm 
phẫn hận... 

đối với sắc đẹp và những thứ trang sức bên ngoài 
nơi người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh 
tiis- 

đối với các pháp nội hay ngoại, con sẽ không bao giờ 





and disabled people. 


The Buddha addressed the bodhisattva Ksitigarbha, 
'In this world, there are kings, prime ministers, high 
officials, great elders, great leaders, great brahmins, 
and so forth. Such people may encounter those who 
are most lowly, poor and in need, or those who are 
infirm, crippled, dumb, mute, deaf, insane, blind, or who 
have some other kind of deficiency. 

These great kings, and others, may wish to give 
these people alms. Whether they give by their own 
hand, or by having others arrange for gifts to be given 
on their behalf, if they can give with great compassion, 
with awareness, with a smile, and with kind words of 
comfort, they will obtain as much karmic benefit as if 
they had given alms to as many Buddhas as there are 
grains of sand in a hundred River Ganges.’ 


Ksitigarbha Bodhisattva  Pürva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.10, p.786b20-25, trans. 
D.S. 


M.25 The vows of a queen 


In this passage a queen vows to always act for the 
benefit of others. 


When she had heard the Buddha's prophecy, 


S$rimala?64 stood respectfully and took the vow of ten 
great undertakings, 

'Blessed One, from now until | realize awakening, no 
thought of breaking the precepts that | have undertaken 
will arise in me, ... 


no thought of disrespect for the elders will arise in 
me, ... 

no thought of hatred toward living beings will arise in 
me, ... 

no thought of jealousy of others' physical appearance 
or possessions will arise in me, ... 

no thought of miserliness regarding inner or outer 
things will arise in me, ... 


410 





động với lòng từ đối với người nghèo và người khuyết 
lật. 


Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Địa Tang (Ksitigarbha), 
“Trong thế giới này, có vua, té tướng, đại thần, các 
trưởng lão, các quan lớn, các dai Bà-la-môn và v.v.. 
Những người nhu thế có thể gặp phải những người 
thấp kém, nghèo và khốn khó, hay những người tật 
bệnh, tàn tật, ngớ ngắn, cám, điếc, mát trí, mù, hay 
người có một số khuyết tật khác. 

Những vị vua vĩ đại này và những người khác có thể 
ước muốn bố thí cho những người này. Liệu họ cho 
bằng chính tay của mình, hay là người khác sắp xếp 
tặng quà thay mặt họ, nếu họ có thể trao tặng bằng 
lòng thương xót lớn, bằng sự giác biết, bằng một nụ 
cười và bằng những lời an ủi, họ sẽ có được phước 
đức nhiều như thể họ đã cúng dường cho chư Phật 
nhiều như cát trong một trăm con sông Hằng.” 


(Kinh Bôn Nguyện của Bồ-tát Địa tạng, Đại Chánh 
tân tu, tập 13, bản sô 412, chương 10, tr. 786b20-25, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.25 Những lời phát nguyện của một hoàng hậu 


Trong đoạn này một hoàng hậu phát nguyện luôn 
hành động vì lợi ích của người khác. 


Khi vị này đã nghe lời thọ ký của đức Phật, hoàng 
hậu Tháng-man (Srimala)19 đã đứng dậy một cách tôn 
kính và phát mười nguyện lớn, 

“Kính thưa đức Thế Tôn, từ nay trở đi cho đến khi 
con giác ngộ, con sẽ không phát khởi ý nghĩ phá 
những giới mà con đã lãnh tho,... 


sẽ không sinh ra ý nghĩ bất kính đối với các trưởng 
lão,... 

sẽ không sinh ra ý nghĩ thù ghét đối với chúng 
sanh,... 

sẽ không sinh ra ý nghi ghen ti hình dáng hay tài sản 
của người khác,... 

sẽ không sinh ra ý nghĩ keo kiệt liên quan đến vật 
bên trong hay bên ngoài,... 








khởi tâm keo kiệt... 


con sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhận, súc liễm 
tài vật; nếu có thọ nhận cái gì, là vì dé thành thục các 
chúng sanh nghèo khó... 

con sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thực hành 
bốn nhiếp su?" ... 

con sẽ vì hết thảy chúng sanh, bằng tâm không ái 
nhiễm, tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại, mà 
luôn luôn nhiếp thọ (nhiếp hộ) chúng sanh... 


nếu gặp những chúng sanh cô độc, bị giam cầm 
trong ngục tối, tật bệnh, đủ mọi thứ ách nạn khốn khổ, 
con sẽ không bao giờ rời bỏ dù chỉ chốc lát; mà phải 
mong sao cho họ được an ôn, bằng hành vi thiết thực, 
khiến cho thoát khỏi mọi thống khổ, sau đó mới rời 
bo... 


nếu gặp các trường hop ác luật nghi như săn bán 
hay chăn nuôi, và các trường hợp phạm giới, con sẽ 
không bao giờ bỏ qua; 


khi nào có đủ năng lực, gặp những chúng sinh như 
vậy ở nơi này hay ở nơi kia, đối với những hạng cần 
phải chiết phục con sẽ chiết phục, đối với những hạng 
cần phải nhiếp thọ con sẽ nhiếp thọ... con sẽ không 
bao giờ quên mắt nhiếp thọ Chánh pháp... cho nên tiếp 
thọ mười đại thọ này. 

Šimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taishõ vol.12, text 
353, ch.2, p.217b24—c22, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Hòa bình, bạo loạn và tội ác 

M.26 Bồ-tát phụng sự hòa bình 

Ở giữa những cuộc chiến lớn, chu Bó-tát không thiên 
vị phe nào. : 

Chư dai lực Bô-tát vui thích trong việc hóa hop moi 
người. 


Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.7, section 6, verse 27, 





| will never accumulate things for my own benefit; 
whatever | possess will be given away in order to help 
those who are miserable and destitute, ... 

| will never practise the four methods of drawing 


together harmoniously 265 for my own benefit, but in 
order to help all living beings; ... 

| will help living beings with a mind which is not 
clouded by attachment, tiredness, or hindrances, ... 


when | see beings who are lonely, unprotected, 
imprisoned, afflicted by disease, or suffering from any 
kind of disaster or misery, | will not desert them even 
for an instant, but will instead bring them to safety and 
help them, with the right motivation of helping to free 
them from suffering; only then will | be happy to leave 
them, ... 


when | see unwholesome practices such as hunting 
or trapping living beings or breaking the precepts, I will 
not leave them be. 


As | have the power to help them, if | see people like 
this anywhere, | will train those who are to be trained, 
and assist those who need assistance, ... | will never 
fail to bear the true Dharma in mind. ... | therefore take 
this vow of ten great undertakings.’ 


Srimaladevi-simhanada Sūtra, Taishō vol.12, text 


353, ch.2, p.217b24—c22, trans. T.T.S. and D.S. 
Peace, violence and crime 
M.26 Bodhisattvas work for peace 
In the midst of great battles, they favour neither side. 
Greatly powerful bodhisattvas delight in bringing 
people together in harmony. 
Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.7, section 6, verse 27, 


411 





con sé khóng bao giờ tích lũy đồ vật vi lợi ích riêng; 
bất kỳ thứ gì con sở hữu sẽ được cho đi nhằm giúp đỡ 
những ai khốn khổ và nghèo túng,... 

con sẽ không bao giờ thực hành bốn pháp nhiếp 
phục người (phương pháp?O thu hút người đến gần 
nhau một cách hòa hợp) vì lợi ích riêng của con mà 
nhằm giúp đỡ tất cả chúng sanh;... 

con sẽ giúp đỡ chúng sanh với tâm không bị che mờ 
bởi sự dính mắc, mệt mỏi, hay chướng ngại,... 


khi con nhìn thấy chúng sanh cô đơn, không người 
bảo vệ, bị giam hãm, phiền não do bệnh tật, hay đau 
khổ vì bất kỳ loại tai ương hay khốn khổ nào, con sẽ 
không bỏ rơi họ ngay cả một khoảnh khắc, thay vì thế 
con sẽ mang đến sự an toàn cho họ và giúp đỡ họ, với 
động cơ đúng đắn giúp đỡ họ thoát khỏi khổ đau; chỉ 
khi áy con sẽ hạnh phúc rời khỏi họ,... 


khi con trông thấy những hành động không thiện nhu 
săn bán hay đánh bây chúng sanh hay phá giới, con sẽ 
không đề họ như vậy. 


Vì con có quyền lực giúp đỡ họ, nếu con thấy những 
người giống như vậy ở bất cứ nơi nào, con sẽ rèn 
luyện những ai cần được rèn luyện và hỗ trợ những ai 
cần sự hỗ trợ,... con sẽ không bao giờ quên giáo pháp 
chân thật trong tâm con... Do đó, con phát lời thệ có 
mười nguyện lớn này.” 


(Kinh Tiếng rống sư tử của hoàng hậu Thắng-man, 
Đại Chánh, tập 12, bản 353, chương 2, tr. 217b24-c22, 
do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 

HÒA BÌNH, BẠO LỰC VÀ TOI PHAM 

M.26 Các Bồ-tát làm việc vì sự hòa bình 

Giữa các trận đánh lớn, các Ngài không thiên vị bên 
nào. 

Các Bó-tát có đại thần thông vui mừng khi khiến moi 
người hòa hợp với nhau. 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương7, phần 6, kệ 27, 








dịch Anh from Sanskrit by D.S. 
M.27 Xử sự khó hành xử 


Do vậy, khi chứng kiến một kẻ thù hoặc thậm chí một 
người ban cư xử xàu, Bó-tát vån an vui vì nghĩ răng 
những sự việc xảy ra như thê đêu có nguyên do riêng. 


Những sai quấy của chúng sinh chỉ như những 
khách tạm. Tự bản chất chúng sinh vôn hoan hy. Vì 
thé, giận họ cháng khác nào giận bâu trời đây khói cay. 


Bodhicaryávatara VI. 
Sanskrit by P.H. 


33 and 40, dịch Anh from 


M. 28 Chống lại án tử hình 


Đoạn này khuyến cáo một nhà cai trị không nên 
trừng phạt nhân dân bằng án tử hình hoặc nhục hình vì 
như vậy là khiến cho họ sẽ chết trong sân hận và do 
vậy ắt sẽ tái sinh khỗ cảnh, như nói: 


Không ai có quyền giết, hủy hoại các giác quan, cắt 
rời chỉ thể khiến cho tàn phế suốt đời... những điều 
này không chính đáng, khiến mọi người kinh tâm, ghê 
sợ... Đấy không phải là hành xử của của người cai trị 
chân chánh. 


Arya-satyaka-parivarta, p.200 of L. Jamspal's dich 
Anh from Tibetan. 


M.29 Đôi khi, Bó-tát phải hói tiếc đã dùng bao lực 
cứu người 


Đoạn này cho phép dùng bạo lực trong những tình 
huống hạn chế tối đa để cứu thoát kẻ khác, nhưng chỉ 
bởi những người có tu tâm sẵn sàng nhận lãnh quả báo 
xấu của nghiệp đã làm như vậy. 


Bồ-tát khi thấy gian tặc, cương đạo, vi tham tài mà 
sát hại nhiêu sinh mạng, hoặc dự định hại Đại đức 
Thanh văn, Độc giác, Bô-tát; hoặc dự định gây nhiêu 





trans. from Sanskrit by D.S. 
M.27 How to deal with difficult behaviour 


So when seeing an enemy or even a friend behaving 
badly, by thinking that such things arise from particular 
conditions, | shall remain happy. 


People's faults are temporary visitors. Beings are by 
nature pleasant. So anger towards them is no more 
appropriate than anger at the sky when it is filled with 
acrid smoke. 


Bodhicaryàvatàra VỊ. 33 and 40, trans. from Sanskrit 
by P.H. 


M.28 Against capital punishments 


This passage advises that a ruler should not punish 
people by killing or mutilating them as this will mean 
that they die angry, so as to be reborn in a lower state, 
thus: 


It is not right to kill, destroy sense organs, or cut off 
limbs that cannot be restored ... (these) are improper 
and dishearten and repulse people. They are not the 
ways of a righteous ruler. 


Arya-satyaka-parivarta, p.200 of L.Jamspal's trans. 
from Tibetan. 

M.29 Occasionally, a bodhisattva should 
regretfully use violence to save others 


This passage allows violence in very limited 
circumstances, to save others, but only by spiritually 
developed people who are prepared to take on the 
potential bad karma of such acts. 


A bodhisattva who sees a thief or a robber who is 
about to kill many hundreds of living beings, great 
individuals, disciples, solitary-buddhas, or bodhisattvas 


412 





do D.S. dich tiéng Anh). 
M.27 Cách xử lý hành vi khó khăn 


Thế nên khi nhìn thấy một kẻ thù hay thậm chí người 
bạn cư xử tệ bạc, bằng cách nghĩ răng những điều đó 
phát sinh từ những duyên cụ thể, tôi sẽ vẫn thấy hạnh 
phúc. 


Lỗi lầm của người khác là những vị khách tạm thời. 
Theo bản chất, chúng sanh đều dễ thương. Thế nên 
giận dữ họ thì không thích hợp, cũng như giận dữ bầu 
trời khi nó đầy khói cay xè. 


(Nhập Bồ-tát hạnh VỊ. 33 và 40, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


M.28 Chống lại hinh phạt tử hinh 


Đoạn này khuyên là người trị vì không nên xử phạt 
con người bằng cách giết chết hay cắt xẻo thân thê vì 
điều này sẽ có nghĩa là họ chết một cách giận dữ, sẽ bị 
tái sanh trong một cõi tháp hon, do đó: 


Thật không đúng khi giết hại, phá hủy các giác quan 
hay chặt tay chân mà không thể phục hồi lại được... 
(những điều này) là không đúng và làm mát lòng và 
khiến dân chúng cự tuyệt. Chúng không phải là cách 
của người trị vì chân chánh. 


(Bài kinh cao quý của người nói Sự thật, tr. 200 do 
L.Jamspa dịch tiêng Anh). 


M.29 Đôi khi, Bó-tát nên hối hàn khi sử dung bao 
lực dé cứu người khác 


Đoạn này cho phép bạo lực trong những trường hợp 
rát han ché dé cứu người khác, nhung chỉ được sử 
dụng bởi những người đã phát triển vé tâm linh, sẵn 
sàng đón nhận quả báo xáu của những hành động như 
thê. 


Bồ-tát nhìn thấy một tên trộm hay cướp chuẩn bị giết 
hàng trăm chúng sanh, những người vĩ đại, các đệ tử, 
các Phật Độc giác hay chư Bồ-tát, hay người chuẩn bị 








nghiệp vô gián; sau khi thấy như vậy, Bồ-tát phát tâm 
tư duy: 

“Nếu ta dứt mạng sống của chúng sanh ác này, chắc 
chắn ta sẽ đọa địa ngục. Nhưng ta sẵn sàng sanh vào 
địa ngục, chó dé chúng sinh này tạo nghiệp vô gián rồi 
đọa địa ngục.” 

Bồ-tát tư duy bằng ý lạc như vậy, rồi với tâm thiện, 
hay tâm vô ký, biết rõ sự thể như vậy, nghĩ về tương lai 
với sự kinh sợ, và bằng tâm thương xót, mà dứt sinh 
mạng của chúng sanh ây. Do bởi nhân duyên này, đối 
với Bồ-tát giới không có điều gì phạm, trái lại phát sinh 
nhiều phước đức. 


Lại nữa, khi Bồ-tát thấy có vị lãnh chúa, hay té quan 
uy quyền mà cực kỳ tàn ác đối với các hữu tình, 
chuyên hành áp bức kẻ khác. Sau khi thấy như vậy, 
Bồ-tát khởi tâm thương xót, phát sinh ý hướng muôn 
làm lợi ích, an lạc; tùy theo năng lực có thể mà tước 
bỏ, hoặc truất phế địa vị quyền uy áy. 

Do nhân duyên này, đối với Bồ-tát giới không có điều 
gì phạm; trái lại phát sinh nhiều phước đức. 


Bodhisattva-bhümi 
Sanskrit by D.S. 


9.1 and 9.2, dich Anh from 


Sung túc và Kinh té 
M.30 Tri tác và bó thí 


Nếu nhu ai đó muốn cầu lac thế gian và lạc vô 
thượng lạc, người đó nên vui bố thí. Kẻ trí nên quan 
sát rằng... dù cho tôi giàu sang có cả toàn cõi bón cháu 
thiện ha này, thụ hưởng vô lượng lạc thú, thế vẫn chưa 
biết đủ là gì. 

Do vậy, ta cần phải thực hành bố thí dé được lạc vô 
thượng. Tôi sẽ không bố thí vì lạc thú nơi cõi trời hay 
cõi người, vì lạc thú đó là vô thường và hữu hạn. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.19, 
p.1056b14—19. dich Anh T.T.S. and D.S. 





in order to profit himself, or who is ready to repeatealy 
commit the five acts which have immediate bad karmic 
consequences, should reflect in the following way. 

‘If | take the life of this living being, I will be reborn in 
hell. | would gladly be reborn in hell if it means that this 
living being can avoid such a fate, a fate which will 
certainly befall him if he commits one of the five acts 
which have immediate bad karmic consequences.’ 

With this attitude, a bodhisattva should take the life of 
this person in a wholesome state of mind, a neutral 
state of mind, out of empathy, even though he fears the 
rebirth it will bring him. This is not a transgression, but 
on the contrary will bring him a great deal of beneficial 
karma. 


If there are kings or ministers who are excessively 
violent and cruel towards other living beings, and who 
put all of their energies into oppressing others, a 
bodhisattva should not hesitate to use force to remove 
them from their positions of power. 

A great deal of beneficial karma will flow from such 
an action when it is done out of empathy, and with the 
intention to benefit others and bring them happiness. 


Bodhisattva-bhümi 9.1 and 9.2, trans. from Sanskrit 
by D.S. 


Wealth and economy 
M.30 Contentment and generosity 


Anyone who wishes to obtain worldly pleasure and 
transcendental bliss should be generous. The wise 
should think ... 'Even if | possessed all four continents, 
and could thereby indulge in countless pleasures, | 
would still not be satisfied. 

| should therefore practise generosity, in order to 
obtain transcendental bliss. | should not seek heavenly 
or human pleasure, because this is impermanent and 
limited." 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.19, 
p.1056b14—19. trans. T.T.S. and D.S. 


413 





pham năm điều đạo đức hay sẵn sàng phạm lặp lại 
năm tội vô gián, có quả báo xấu tức thời, nên suy 
ngẫm theo cách sau. 

“Nếu tôi lấy mạng của chúng sanh này, tôi sẽ bị tái 
sanh trong địa ngục. Tôi sẽ vui vẻ tái sanh trong địa 
ngục nếu điều này có nghĩa là hữu tình này có thé 
tránh duoc mót só phán nhu thé, một số phận sẽ chắc 
chắn xảy. đến với vị này nếu vị này phạm một trong 
năm tội vô gián (có hậu quả tức thời).” 

Với thái độ này, Bồ-tát nên lấy mạng của người này 
trong. trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm trung tính, vì 
sự đồng cảm, mặc dù vị này e sợ sự tái sanh do điều 
(lấy mạng) này sẽ mang đến. Đây không phải là một sự 
vi pham mà trái lại sẽ mang đến cho vị này rất nhiều 
phước (nghiệp có lợi). 


Nếu có các vị vua hay té tướng cực ky bạo lực và 
độc ác đối với chúng sanh khác và dùng tất cả sức của 
họ dé dàn áp người khác, Bồ-tát không nên chàn chờ 
sử dụng vũ lực để loại bỏ họ khỏi các vị trí quyền lực 
của họ. 

Từ một hành động như thế sẽ phát sinh nhiều phước 
đức khi nó được thực hiện từ sự đồng cảm và với ý 
định lợi lạc cho người khác nên sẽ mang lại hạnh phúc 
cho họ. 


(BÓ-tát địa 9. 1 và 9. 2, do D.S. dịch tiếng Anh). 


SỰ GIÀU CÓ VÀ KINH TÉ 
M.30 Sự hài lòng và rộng lượng 


Bất kỳ ai ước muốn đạt được khoái lạc thế gian và 
phúc lạc siêu thế gian phải nên rộng lượng. Người trí 
nên nghĩ rằng... “Ngay cả khi tôi sở hữu cả bốn châu 
và do đó, có thể đắm chìm trong vô số khoái lạc, tôi 
vẫn không tháy thỏa lòng. 

Do đó, tôi nên thực hành sự rộng lượng để đạt được 
phúc lạc siêu thế gian. Tôi không nên tìm kiếm khoái 
lạc của loài người hay cõi trời, bởi vì điều này là vô 
thường và hữu hạn.” 


(Kinh Giới ưu-bà-tắc, Đại Chánh quyén 24, bản 1488, 
chương 19, tr. 1056b14-19. do T.T.S. và D.S. dịch 








M.31 Nguy hiểm tham chấp danh, sắc và tài 


19. Phật dạy, 'con người đuổi theo dục, tham cầu 
tiếng thơm, chẳng khác nào xông đốt trầm hương. Mọi 
người ngửi hương, nhưng càng cháy thơm càng tàn 
lụi. Kẻ ngu, tham danh theo thói tục tầm thường, không 
biết giữ lầy chánh đạo. Danh là mối họa nguy hiểm cho 
mình, khiến về sau phải hói.' 


20. Phật dạy, ‘Tài sắc đối với loài người, y như trẻ 
con thèm mật ngọt dính trên lưỡi dao bén. Vị ngọt dính 
dao không đủ cơn thèm, nhưng sẽ có môi lo đứt lõi. 


‘Sūtra of Forty-two Sections / Sishierzhang jing, 
Taisho vol.17, text 784, p.723a22-26, dich Anh D.S. 


Binh đẳng nam nữ 


M.32 Thành kién giói tính 


Doan gáy chü y này phé phán thành kién chóng lai 


nữ giới, vi nó nhìn giới tính một cách sai lầm do dựa 
trên những bản tính côt yêu không thay đôi. 


Xá-lợi-phất (Sariputra) hỏi, ‘Này thiên nữ! Sao cô 
không chuyên đôi thé chát nữ của mình?” 


Thiên nữ thưa, 'Con đã tìm kiếm thể tánh nữ thân 
trọn hai mươi năm, nhưng vẫn không tìm được nó. 
Thưa Đại đức Xá- lợi-phất, nếu như có một nhà huyễn 
thuật nào đó tạo ra một người nữ huyễn, và có người 
hỏi rằng, “Sao cô không chuyển đổi thể tánh nữ của 
mình?”, Ngài sẽ trả lời như thế nào?” 


Xá-lợi-phất nói, ‘Cô ấy hoàn toàn không có thực." 





M.31 The danger of attachment to celebrity, 
beauty and wealth 


19. The Buddha said, 'People follow their desires, 
and long for fame. This is like burning incense. Living 
beings smell the incense, but the incense itself is 
burned up and turns to smoke. This is the fame of the 
ignorant, the greedy, the vulgar, those who do not 
guard the truth of the Path. Fame is dangerous and 
brings misfortune. One comes to regret being famous. 


20. The Buddha said, ‘People crave money and sex. 
This is like a child's desire for honey smeared on a 
razor blade. The honey will not bring the satisfaction of 
a full meal, but still the child risks cutting his tongue to 
get it.' 


‘Sūtra of Forty-two Sections’ / Sishierzhang jing, 
Taishõ vol.17, text 784, p.723a22-26, trans. D.S. 


Equality of men and women 
M.32 Gender prejudice 


This striking passage criticizes prejudice against 
women, as it wrongly views gender as being based on 
unchanging essential natures. 


Śāriputra said, ‘Goddess, why don't you transform 
yourself from your female state?’ 


The goddess said, ‘I have searched for the state of 
being female for fully twelve years, and yet | have not 
found it. Brother Šãriputra, if an illusionist created an 
apparition of a woman and someone were to say to 
her, "Why don't you transform yourself from your 
female state?", what would he say?' 


6ãriputra said, ‘She does not exist in any state.’ The 


414 





tiéng Anh). 


M.31 Mối hiểm họa của sự chấp dám vào danh 
tiêng, sắc đẹp và giàu có 


19. Đức Phật thuyết rằng, "Nguoi ta chay theo nhüng 
dam mé cüa ho và rát mong mói danh tiéng. Điều này 
giống nhu việc đốt nhang. Chúng sanh ngửi mùi nhang 
nhưng chính nhang bị cháy hết và chuyền thành khói. 
Đây là danh tiếng của kẻ ngu, kẻ tham lam, kẻ thô tục, 
những ai không bảo vệ chân lý của Con đường. Danh 
tiếng thì nguy hiểm và mang đến sự không may mắn. 
Người ta hối hận vi nói tiếng.” 


20. Đức Phật thuyết rằng, “Người ta thèm khát tiền 
bac và tính dục. Điều này giống như một đứa trẻ ham 
mật ong còn dính trên một lưỡi dao lam. Mật ong sẽ 
không đem đến sự thỏa lòng cho một bữa ăn no, thế 
mà đứa trẻ vẫn bị rủi ro cắt đứt lưỡi của nó khi liếm 
mật trên lưỡi dao.” 


(Kinh Bốn mươi hai chương, Đại Chánh quyén 17, 
bản 784, tr. 723a22-26, do D.S. dịch tiêng Anh). 


SỰ BÌNH ĐĂNG GIỮA NAM VÀ NỌ 
M32 Định kiến về giới tính 


Đoạn kinh nỗi bật này phê phán sự định kiến chống 
lại phụ nữ vi nó quan diém sai lâm là giới tính là dựa 
trên những tính chát thiết yêu không thay đối. 


Ngài Xá-lợi-phất (Sariputra) đã hỏi là, "Này nữ thần / 
thiên nữ, tại sao cô không chuyên hóa chính mình từ 
trạng thái người nữ?” 


Nữ thần đã trả lời rằng, “Tôi đã tìm kiếm trạng thái 
người nữ đủ mười hai năm^Ï rồi và tôi chưa tìm ra nó. 
Này sư huynh Xá-lợi-phất, nếu người huyễn đã tạo ra 
sự xuất hiện của người phụ nữ và có ai đó nói với cô 
ấy là, “Tại sao bạn không biến hóa chính mình từ trạng 
thái người nữ?” thì vị này sẽ nói gì?” 


Ngài Xá-lợi-phất đã đáp rằng, “Cô ấy không tồn tại ở 








Thiên nữ thưa, 'Cũng vậy, thưa Đại đức Xá-lợi-phắt, 
trong tất cả các pháp toàn không có thực, đều là những 
biến hóa như huyễn, vậy tại sao Ngài lại hỏi, “Sao cô 
không chuyền đổi thé tánh nữ của mình?” 


Rồi Thiên nữ gia trì thần thông lực như vậy mà biến 
đổi trưởng lão Xá-lợi- phất giống như mình và tự biến 
mình giống y như trưởng lão Xá-lợi-phắt. Báy giờ thiên 
nữ trong hình tướng trưởng lão Xá-lợi-phất hỏi Ngài 
Xá-lợi-phất trong hình tướng thiên nữ rằng, 'Dai đức 
Xá-lợi-phất, sao Ngài không chuyên đổi thân nữ di?’ 


Xá-lợi-phát trong hình tướng thiên nữ, nói, ‘Tôi không 
biệt cái gì chuyên đôi, mà thân tướng nam của tôi bién 
mát và thân tướng nữ xuát hiện! 


Thiên nữ thưa, 'Nếu trưởng lão có thé tự chuyên đổi 
thân nữ ấy, thé thì hết thảy thân nữ chuyển đổi. Cũng 
như Ngài không phải là nữ mà chỉ tương tợ nữ, cũng 
vậy, mọi nữ nhân chỉ có thân là nữ. 

Chúng không thực là nữ, mà chỉ tương tợ nữ. Đấy là 
những gì mà đức Thế Tôn đã dạy, “Nhất thiết pháp phi 
nữ phi nam.” 


Nói xong, thiên nữ thu hồi thần lực gia trì, trưởng lão 
Xá-lợi- phất phục hoàn nguyên tướng. Rồi thiên nữ 
thưa với Ngài Xá-lợi-phất rằng, 'Bach Đại đức Xá-lợi- 
phát, nữ thân được tao tác của Ngài đã đi đâu rồi vậy? 


Xá-lợi-phất nói, “Tôi không tạo tác cái gì, cũng không 
biên đôi cái gì. 

Thiên nữ nói, 'Cũng thế, nhất thiết pháp không có gì 
được tạo tác cũng không có gi bi biên đổi. Và răng, 
pháp không tạo tác, không biên đôi, đó chính là Phật. 





goddess said, ‘In just the same way, Brother Šãriputra, 
as all phenomena do not exist in any state, and are 
illusory apparitions, why would you ask "Why don't you 
transform yourself from your female state?"?' 


Then the goddess used her supernormal powers to 
make the Elder Sàriputra look like her, and to make 
herself look like the Elder Sàriputra. Then the goddess, 
who looked like Sariputra, asked Sàriputra, who looked 
like the goddess, ‘Brother Sàriputra, why don't you 
transform yourself from your female state?' 


6ãriputra, who looked like the goddess, said, ‘I do not 
know what to transform! My male body has 
disappeared, and been transformed into a female 
body! 


The goddess said, 'If the elder could transform 
himself from his female state, then so too any woman 
could transform herself from her female state. Just as 
the elder is not a woman, but only looks like a woman, 
so too all women only have the bodies of women. 

They are not really women, but only look like women. 
This is what the Blessed One meant when he said, “All 
phenomena are neither female nor male." 


Then the goddess stopped using her supernormal 
powers, and the Venerable Šäriputra got his own body 
back again. Then the goddess said to the Venerable 
6ãriputra, ‘Brother Šãriputra, where have you made 
your female body go?' 

Sariputra said, ʻI haven't 
transformed anything'. 


made anything, or 


The goddess said, In just the same way, all 
phenomena are neither made nor transformed, and that 
nothing is made or transformed is the word of the 


415 





bát kỳ trang thái nào." Nữ thần nói ráng, "Cüng gióng 
nhu thé, này su huynh Xá-i- phát, vi tất cả pháp 
khóng tón tai trong bát ky trang thái nào và là những sự 
xuất hiện huyễn ảo, tại sao sư huynh lại hỏi rằng “tại 
sao cô không biến hóa chính mình từ trạng thái người 
nữ?” 


Khi ấy nữ thần đã sử dung?? thàn thóng cüa minh dé 
khién trưởng lão Xá-lợi- -phất nhìn gióng cô và tự cô 
trông gióng trưởng lão Xá-lợi- -phát. Rồi nữ thần, người 
nhìn trông giỗng Ngài Xá-lợi- -phát, đã hỏi Ngài Xá-lợi- 
phát, người trông giống nữ thần, “Này huynh Xá-lợi- 
phát, tại sao huynh không biến hóa chính mình từ trang 
thái người nữ?” 


Xá-lợi-phất, người trông giống nữ thần đã nói rằng, 
“Tôi không biệt biên hóa cái gì đây! Thân nam của tôi 
đã bién mát và đã bi bién thành một thân người nữ!” 


Nữ thần nói, “Nếu trưởng lão có thể biến đổi chính 
mình từ trang thái người nữ, như vậy bát kỳ người phu 
nữ nào cũng có thể biến đổi chính cô ấy từ trạng thái 
của người nữ. Cũng như trưởng lão không phải là một 
phụ nữ, mà chỉ trông giống một phụ nữ, cũng như thế, 
tất cả những phụ nữ khác chỉ có thân thể của người 
nữ. 

Họ thật sự không phải là những phụ nữ mà chỉ trông 
giống phụ nữ. Đây là điều mà đức Thế Tôn muốn nói 
khi Ngài thuyết rằng, “Tất cả pháp không phải nam 
cũng không phải nữ.” 


Khi ấy nữ thần ngưng dùng thần thông của mình và 
Ngài Xá-lợi-phất trở lại với chính thân mình. Rồi nữ 
thần bảo với Ngài Xá-Igi-phát, “Sư huynh Xá-lợi-phất, 
huynh đã khiến thân nữ của huynh đi đâu rói??" 


Ngài Xá-lợi-phát đáp, “Tôi không có làm điều gì cả, 
hay bién hóa bát kỳ thứ gì.” 

. Rói nữ thần nói, “Cũng giống thé, lời của đức Phật là 
tât cả pháp không được tạo ra cũng không được biên 
hóa gì và không có gi được tạo ra hay biến hóa cå”. 23 








Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.6, sections 14—15, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.33 Nữ nhân được tho ky thành Phát 


Ở đây, đức Phật hướng đến Tháng Man phu nhân, 
thọ ký răng, “Trong tương lai, phu nhân sẽ chứng đặc 
vô thượng Chánh đăng chánh giác.’ 


Con đã ca ngợi các phẩm tính chân thật siêu việt của 
Như Lai. Bằng vào các thiện căn ấy, trải qua vô lượng 
a-tăng-kỳ kiếp, con sẽ là Tự Tại Vương ở giữa chư 
thiên và nhân loại. Trong tất cả những nơi thọ sanh, 
nơi nào cũng thường gặp gỡ thấy Ta (Phật Thích-ca) 
không khác gì lúc này đang ca ngợi Ta. 

Rồi con lại cúng dường vô lượng a-tăng-kỳ đức Phật, 
qua hai vạn a-tăng-kỳ kiếp, sẽ thành Phật hiệu là Phổ 
Quang Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taishõ vol.12, text 


353, ch.1, p.217b11—16, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Thờ kính và báo ơn Cha mẹ 


M.34 Hiếu dưỡng song thân, đặc biệt mẫu thân 


Đoạn này mô tả chỉ tiết việc chúng ta thọ ơn cha mẹ, 
và dạy ta không nên quên lãng bôn phận. 


Phật dạy, 'Ở trên đời này, ai cũng có cha mẹ. Nếu 
không có cha, ta sẽ chẳng được sinh. Nếu không có 
mẹ, ta sẽ không được sinh. Nương trong thai mẹ đủ 
mười tháng, đứa trẻ ra đời, khi năm tròn tháng đủ. 

Cha nâng mẹ đỡ, đặt bé thơ nơi giường làm sẵn. 
Cha bồng mẹ bế trong tay, lại nhái giọng hài nhi, khiến 
bé cười đùa, tuy chưa nói được. Cha mẹ cho ăn mỗi 





Buddha.’ 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.6, sections 14—15, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.33 A wise woman who is prophesised to 
become a Buddha in the future 


Here the Buddha addresses Queen Srimàlà, having 
just said that she will in time attain unsurpassed perfect 
awakening. 


You have praised the true qualities of the Tathagata. 
Because of this wholesome root you will become a 
ruler of the gods, innumerable immeasurable eons from 
now. Wherever you are born, you will see me and 
praise me just as you have done in this present 
existence, in exactly the same terms. 

Moreover, you will serve innumerable countless 
Buddhas for twenty thousand immeasurable eons. You 
will then become a Buddha, a Tathãgata, an arhant, a 
perfectly awakened Buddha named Universal Light. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taisho vol.12, text 


353, ch.1, p.217b11—16, trans. T.T.S. and D.S. 


Respect for and gratitude to parents 


M.34 Consideration and respect for parents, 
especially one's mother 


This passage details what we owe our parents, and 
teaches that we should not neglect them. 


The Buddha said, ‘People are born into this world 
with a father and a mother as their parents. If there is 
no father, there will be no birth. If there is no mother, 
there will be no giving birth. Relying completely on its 
mother, the foetus dwells within her body for ten lunar 
months. When the mother's term is complete, the child 
is born onto the ground. 


416 





(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 6, phần 14-15, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.33 Một phụ nữ thông minh?4 được tho ky 
thành một đức Phật trong tương lai 


Ở đây, đức Phật đề cập đến Hoàng hậu Thắng-man, 
vừa tuyên bó rằng cô ấy sẽ đạt được sự toàn giác vô 
thượng vào đúng thời. (Vô thượng chánh đẳng bó dé). 


Con đã khen ngợi những phẩm chất chân thật của 
Như Lai. Do căn lành này, từ nay đến vô số vô lượng 
kiếp / a- tăng- kỳ-kiếp kể từ bây giờ, con sẽ trở thành 
người trị vì các thần / chư thiên. Ở bát kỳ nơi nào con 
được sinh ra, con sẽ gặp Ta và tán thán Ta chính xác 
bằng những lời giống như vậy, như con đã làm trong 
kiếp này. 

Hơn nữa, con sẽ phục vụ vô lượng vô số chư Phật 
khoảng hai mươi nghìn vô số kiếp. Khi ấy con sẽ trở 
thành một đức Phật, một Như Lai, một A-la-hán, một 
đức Phật toàn giác tên là Phổ Quang (Ánh Sáng Phổ 
Khắp). 


(Kinh Tiếng rống sư tử của hoàng hậu Thắng-man, 
Đại Chánh, tập 12, bản 353, chương 1, tr. 217b11-16, 
do T.T.S. và D.S. dịch). 


TÔN KÍNH VÀ BIÉT ƠN CHA MẸ 


M.34 Quan tâm và kính trong cha mẹ, đặc biệt là 
me 


Đoạn này nêu chi tiết điều chúng ta nợ cha me minh 
và dạy răng chúng ta không nén thờ o với họ. 


Đức Phật thuyết rằng, “Người ta sinh vào thế giới 
này với người cha và người mẹ là cha mẹ của họ. Nếu 
không có cha, sẽ không có sự sinh. Nếu không có mẹ, 
sẽ không có việc sinh ra. Hoàn toàn lệ thuộc vào người 
mẹ, bào thai cư trú trong thân của người mẹ khoảng 
mười tháng. Khi chu kỳ của người me hoàn thành, đứa 
trẻ được chào đời. 








khi bé đói, và nếu không mẹ thì đâu được ăn. Cha mẹ 
cho uống mỗi khi bé khát, và nếu không mẹ thì đâu 
sữa uông. 


Thậm chí mẹ khi đói, mẹ sẽ ăn thức ăn đắng chát và 
nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ngọt. Noi âm thấp mẹ 
ngồi, dé con nơi chỗ khô, chỗ ráo. Nếu chẳng có 
những buộc ràng như vậy, thì không có gia đình. 

Không có mẹ hiền, thì đứa trẻ kia làm sao được chu 
cấp vẹn toàn. Mẹ hiền nuôi con, đặt con nơi chỗ sạch, 
còn thức ăn cho mình chẳng quản ngại những ngón tay 
dơ. Nói chung, một đứa trẻ uống hết bốn trăm bốn 
mươi lít sữa mẹ. 

Ân đức mẹ nuôi con sánh bằng trời bién. Ôi! Công 
ơn dưỡng dục kia sao có thể đáp đền? 


A-nan bạch Phật rằng, 'Bạch Thế Tôn, làm thế nào 
đứa con có thê đên đáp công ơn của mẹ? Xin Phật dạy 
cho chúng con.’ 


Phật dạy, ‘Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ, ta sẽ giảng day chi tiết về điều này cho ngươi rõ. 
Ân đức mà me cha nuôi dưỡng ta ví như trời bién. 

Nếu như một người con hiếu thuận phụ mẫu trọng 
ân, thì nên chép kinh để song thân an lạc hoặc vào 
ngày rằm tháng  bày268 thiết lễ Vu-lan-bồn 
(Ullambana), cúng dường chư Phật, chư Tăng và do 
công đức ấy ngươi sẽ đắc thiện báo không thể nghĩ 
bàn. 

Và cũng bằng cách ấy, ngươi sẽ đền đáp được ân 
dưỡng dục của cha mẹ mình. Lại nữa, nếu bắt cứ ai ấn 
tống kinh này lưu bố thế gian, thọ trì đọc tụng, thì nên 
biết rằng, kẻ ấy cũng sẽ đền đáp được dưỡng ân cha 
mẹ. 





The father and mother raise the child. They lay him in 
a crib. The father and mother carry the child in their 
arms. They make the child say *He, he". The child 
smiles, but cannot speak. They feed the child whenever 
he is hungry, and without a mother he cannot be fed. 
They give the child something to drink whenever he is 
thirsty, and without a mother he will have no milk to 
drink. 


Even if she is hungry herself, she will take bitter food 
for herself, and nourish her child with her sweet milk. 
She will give up a dry place to her child, and sit in the 
damp herself. If there are no such bonds, there is no 
family. 

Without his mother, the child will not be provided for. 
A loving mother raises her child. She takes him out of 
his crib when he is dirty, and feeds him without 
worrying about the dirt she gets under her own 
fingernails. Altogether, a child drinks fully four hundred 
and forty litres of milk from his mother. 

The care a mother gives to her child is immeasurable, 
like the heavens. Oh, how can a mother's kindness be 
repaid?' 


Ananda said to the Buddha, 'Blessed One, how can 
the care she gives to her child be repaid? Please 
explain this for us.' 


The Buddha replied to Ananda, ‘Listen carefully and 
attentively, and | will explain this to you in detail. The 
care given to us by our fathers and our mothers is 
immeasurable, like the heavens. 

If a child, filled with love and respect for his parents, 
makes copies of sütras in order to make his father and 
mother happy, or makes ullambana trays on the 


fifteenth day of the seventh month296 and offers them 
to the Buddha and the Sangha, then the karmic fruits 
he will obtain will be immeasurable. 

In this way, he can repay the care he has received 
from his father and his mother. Alternatively, if anyone 
copies this sütra, disseminates it widely, accepts it as 
true, and recites it, then this person will repay the care 
he has received from his father and his mother. 


417 





Người cha và mẹ nuôi nắng đứa trẻ. Họ đặt nó vào 
một cái nôi. Người cha và mẹ ám đứa trẻ trong tay ho. 
Họ khiến đứa bé cười “ha, ha"29. Đứa bé mim cười 
nhưng chưa thể nói. Họ cho đứa bé ăn mỗi khi bé đói 
bụng và không có người mẹ thì bé không thể được cho 
ăn. Mỗi khi bé khát nước, họ cho bé uóng nước và bé 
sẽ không có sữa uống nếu không có người mẹ. 


Ngay cả khi chính người mẹ đói bụng, cô ấy sẽ ăn 
thức ăn đắng và nuôi con mình bằng dòng sữa ngọt 
ngào. Cô ấy sẽ nhường chỗ khô ráo cho con mình và 
chính mình ngồi ở chỗ ám. Nếu không có những mối 
liên kết như thế, sẽ không có gia đình. 

Không có người mẹ, bé sẽ không được cho món gì. 
Người mẹ yêu thương nuôi lớn con mình. Cô ấy mang 
bé ra khỏi nôi khi bé dơ và cho bé ăn mà không lo lắng 
gi về sự do bán cô ấy nhận qua móng tay của minh. 
Tổng cộng, một đứa bé uống bốn trăm bốn mươi lít 
sữa từ mẹ của mình. 

Sự chăm sóc mà người mẹ trao tặng cho con mình là 
vô hạn giống như bầu trời. Ôi, vậy làm sao có thể báo 


đáp lòng nhân từ2Ô của người mẹ?” 


Ngài Ananda thưa đức Phật, “Thưa đức Thế Tôn, 
làm sao có thể báo đáp sự chăm sóc mà người mẹ 
trao cho con mình? Xin Ngài hãy giải thích điều này 
cho chúng con.” 


Đức Phật trả lời Ngài Ananda rằng, “Hãy lắng nghe 
kỹ và chú tâm, Ta sẽ giải thích chi tiết điều này cho 
ông. Sự chăm sóc mà cha và mẹ chúng ta ban tặng 
cho chúng ta là vô hạn như bầu trời. 

Nếu người con, đầy tình thương và sự kính trọng cha 
mẹ mình, hãy sao chép kinh điển để làm cho cha mẹ 
mình hạnh phúc hay chuẩn bị những mâm vu-lan-bồn 


vào ngày rằm tháng bảy” và cúng dường chúng cho 
đức Phật và Tăng đoàn thì phước mà người này nhận 
được sẽ vô hạn. 

Theo cách này, vị ấy có thé báo đáp sự chăm sóc mà 
vị ấy nhận được từ cha và mẹ mình. Một cách khác là, 
nếu bát kỳ ai sao chép2Ö kinh này, phó biến nó rộng 
rãi, cháp nhận kinh này là chân thật và đọc tung nó thi 
người này sẽ báo đáp được sự chăm sóc mà vị ấy đã 








Làm thế nào có thể đền ơn cha mẹ? Quanh năm suốt 
tháng mẹ cha lao tác. Mẹ đi gánh nước giếng sâu, dặm 
dài rong ruói Đông Tây, làm than giã gạo trong kho. 

Bất cứ khi ra khỏi nhà mẹ luôn lo lắng, biết đâu con 
mình sẽ khóc. Khi nghĩ đến con, mẹ tức tốc trở về. Con 
thơ thoáng thấy mẹ, 

hoặc đầu lắc thân choài trong giường ngủ, hoặc rúc 
vào bụng mẹ khóc nức nở. Mẹ sẽ cúi xuống bồng con 
lên và khẽ đánh yêu lên lưng bé và bằng những lời dỗ 
dành, con liền được bú. 

Mẹ được vui khi nhìn thấy con và con cũng được vui 
khi nhìn thấy mẹ. Ân tình ấy không gì sánh được. 


Khi bé lên hai hoặc ba tuổi, là lúc em bắt đầu có niệm 
có tư, nhưng nếu mẹ không nhắc, bé cũng chẳng biết 
khi nào ăn. Nếu như mẹ cha được mời dự tiệc, nào là 
hoa quả thịt thà, thế nhưng họ vẫn chừa phần mang về 
cho con dại. 

Trong mười lần hết chín, bé đã được vui. Giả như lúc 
cha mẹ về mà bé chẳng có gì, bé sẽ khóc la, hoặc giả 
vờ la khóc vì nhõng nhẽo. Bé nào ngỗ nghịch sẽ bị roi 
vọt năm lần. Trẻ nào hiếu thuận, tuy bị đánh rầy nhưng 
vẫn không la, lại còn vâng dạ. 


Khi đã trưởng thành, là lúc anh ta bắt đầu có bè có 
bạn, nhưng anh vẫn được mẹ cha kẻ tóc chải đầu. Nếu 
anh ta muốn ăn mặc đẹp, cha mẹ liền cho, còn riêng 
họ thì vẫn che thân bằng những đồ sờn vai cũ rách. 

Khi con rời nhà vì việc công hay việc tư doanh, thì 
niềm yêu thương con của mẹ cha luôn ở trong tim họ, 
cho dù anh ấy có xuôi ngược Đông Tây Nam Bắc, thì 
tám lòng đó vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn có chó trú cho 





How can the care given by one's father and one's 
mother be repaid? Every day, one's father and mother 
go to work. One's mother goes to draw water from the 
well, walking half a kilometre to the east or to the west 
to do so, and pounds rice in the cellar. 

Whenever she is away from home, she worries that 
her child might be at home crying. She thinks about 
how her child responds when she returns home, and he 
sees her approaching. 

He might shake his head from side to side in his crib, 
or crawl on his belly whilst he cries out for his mother. 
She will bend down to pick him up, and brush the dust 
off him with both hands. Then, making comforting 
sounds, she will breast-feed him. 

The mother is filled with joy when she sees her child. 
The child is filled with happiness when he sees his 
mother. The care and affection they have for one 
another is precious. There is nothing greater than this 
love. 


When the child is two or three years old, he begins to 
form his own ideas and thoughts, but he still doesn't 
know when it is time to eat without his mother to tell 
him. If his father and mother are invited to a fine 
banquet where they are served with cake and meat, 
they will not eat everything they are offered, but take 
some of it back with them and give it to their child. 

Nine times out of ten, the child is happy, but if he 
doesn't get anything, he will cry, or pretend to cry, out 
of pride. A child who is filled with pride does not show 
respect to his parents, and should be spanked five 
times. A child who respects his parents will not 
complain, but will show them love and obedience. 


When the child grows up, and begins to spend time 
with his friends, his father and mother will comb and 
brush his hair. If he wants nice clothes to wear, they will 
wear worn and threadbare clothes themselves, and 
give their child good-quality new silks. 

When he begins to go out on his own, on public or 
private business, his parents cherish him in their 
hearts, whether he goes north or south, and follow him 


418 





nhận được tir cha và me minh. 


Làm thé nào người ta báo đáp sự chăm sóc của cha 
và mẹ của mình? Mỗi ngày, cha và mẹ đều đi làm. Mẹ 
của mình kéo nước từ giếng lên, đi bộ nửa cây số đến 
phía đông hay phía tây để làm thế và giã gạo trong nhà 
kho. 

Mỗi khi cô ấy vắng nhà, cô ấy sẽ lo lắng rằng con 
mình ở nhà đang khóc. Cô ấy nghĩ đứa bé sẽ phản 
ứng như thế nào khi cô ấy trở về nhà và bé thấy mẹ 


mình đang đến gần bé29. 

Bé có thể lắc đầu từ bên này qua bên kia trong nôi 
của mình, hay là bò trên bụng mình khi bé khóc đòi 
mẹ.30 Cô áy sẽ cúi mình dé bé bé lên và phủi bui trên 
người bé bằng hai tay91. Rồi, bằng những lời an ủi, cô 
ấy sẽ cho bé bú. 

Người mẹ đầy niềm vui khi trông thấy con mình. Bé 
đầy hạnh phúc khi trông thấy mẹ mình. Sự chăm sóc 
và tình thương họ dành cho nhau là quý giá. Không có 
gì vĩ đại hơn tình thương này. 


Khi bé được hai hay ba tuổi, bé bắt đầu hình thành ý 
kiến và tư tưởng nhưng đứa bé vẫn chưa biết khi nào 
ăn mà không cần mẹ bảo. Nếu cha và mẹ được mời 
đến một buổi tiệc ngon nơi ho được phuc vụ món bánh 
và thịt, họ sẽ không ăn hết mà lấy một ít đem về cho 
con họ. 

Bé sẽ hạnh phúc chín lần trong mười lần được cho 
thức ăn từ buổi tiệc nhưng nếu bé không được cho gì, 
bé sẽ khóc hay giả vờ khóc vì kiêu hãnh. Một đứa bé 
dày kiêu hãnh không thể hiện sự kính trong cho cha 
mẹ minh32 và nên bị đánh vào mông năm lần. Một đứa 
bé kính trọng cha me mình sẽ không phàn nàn mà thé 
hiện tình thương và vâng lời đối với họ.33 


Khi đứa bé lớn lên và bắt đầu dành thời gian cho bạn 
bè, cha và mẹ bé sẽ chải đầu cho bé. Nếu bé muốn 
mặc đồ đẹp, chính họ sẽ mặc quần áo đã sờn rách và 
cho con mình mặc đồ mới bằng lụa có chát lượng tốt. 

Khi đứa trẻ bắt đầu đi một mình vì việc riêng hay việc 
công, cha mẹ của trẻ nâng niu trẻ trong tim ho, cho dù 
trẻ đi phía bắc hay phía nam, họ theo bước con mình 
bằng tâm, cho dù trẻ đi hướng đông hay hướng tây, họ 








con mình. 


Khi con trẻ bắt đầu tính đến chuyện lập thành gia 
thất, cha mẹ sẽ tìm dâu cho con mình. Rồi họ cho đôi 
trẻ được tư riêng, và họ luôn vào chốn tư phòng cùng 
con dâu nói chuyện. Cho dù giờ đây mẹ cha đã lão suy 
bạc nhược, nhưng có bao giờ con trẻ hỏi han chăm 
sóc gì đâu. 


Dù sớm muộn, thì có ngày cha hay mẹ cũng sẽ qua 
đời, kẻ ở lại đơn thân trong căn phòng trống, như một 
người khách tạm trú trong căn nhà lạ. 

Họ sẽ không được chăm sóc dưỡng nuôi và trong giá 
lạnh chẳng thấy ai đắp chăn cho mình ấm. Chắc hẳn 
ho sé khó đau và khốn khó. Một trong hai song thân 
của mình, khi già nua và yếu đuối, Có thể là nơi cho lũ 
rận cháy hoành hành. Thân đơn ấy ngày đêm không 
chợp mắt. 

Họ phải thở dài và tự trách rằng, “Đời trước tôi đã tạo 
nghiệp ác gì mà giờ đây sanh con bát hiếu với song 
thân như vậy?” Khi than thở xong, họ tìm đến con và 
dâu minh và rày la chúng bằng tất cả những giận hờn, 
thế nhưng, chúng chỉ nghiêng đầu và cười mỉm và quả 
vậy, con mình là đứa con bắt hiếu. 

Nó xứng đáng bị đánh phạt năm lần như hồi còn thơ 
dại, vì những gì mà vợ chồng nó gây nên tương đương 
với tội ngũ nghịch269 sẽ phải bị thọ ngay ác báo. 


Khi cha mẹ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn, thì mười 
lần hết chín, con không đáp ứng. Chẳng những, cương 
quyết không chịu nghe lời mà chúng còn nhìn cha mẹ 
mình bằng cặp mắt oán thù căm giận và quát lên rằng, 
‘Máy người không chết mau đi, tại sao còn sống làm 
chi trên đời này vậy?” 

Khi nghe con mình nói thế, không giấu được những 
đau đớn cực kỳ và nước mắt đầm đìa trên đôi má. 
Bằng đôi mắt mở to, họ khóc nức nở cho con mình, 
"Khi con còn nhỏ dại, con có thể nào sống mà thiếu đi 
cha mẹ. Ta đã nuôi nắng con. Nếu không có chúng ta, 
thì sao con có thé có đời sống tốt dep như thế này?" 





in their minds, whether he goes east or west, holding 
their heads to one side. 


When he starts to think about finding a wife, they find 
a woman for him. He distances himself from his father 
and mother, sharing conversation and pleasure with his 
wife in the privacy of their room. Although his father 
and mother are now old and frail, he ignores them all 
day long, from morning until evening, and doesn't go 
and speak to them. 


Sooner or later, either his mother or his father will 
pass away, and his surviving parent will be left to sit 
alone in an empty room, like a guest in someone else's 
house. 

They receive no care or affection, and are cold 
without a quilt to keep them warm. They suffer 
hardships and difficulties. A weak and elderly parent 
may even become infested with lice, such that they 
cannot sleep day or night. 

They may give a long sigh, and ask themselves, 
“What unwholesome action did | perform in the past, in 
order to give birth to a child who has no respect for his 
parents?", or go to their child and scold him, with angry 
stares. He and his wife lower their heads, but with a 
smirk, and the child shows not respect for his parent. 

He deserves to be spanked five times, like a child, as 
what he and his wife have done is equivalent to the five 


acts with immediate bad karmic consequences.267 


When his parents call out for help with some urgent 
problem, nine times out of ten, the child will not 
respond. He is constantly disobeying his parents, 
staring at them with anger and hatred in his eyes, and 
saying "You should die soon. Why are you still above 
the ground?" 

When his parents hear this they are sad and 
distressed, and they weep. With tears flowing down 
their cheeks, they cry out to their child with swollen 
eyes, "When you were small, you could not have 
survived without us. We gave you life. Perhaps it would 
have been better if we hadn't." 


419 





giữ đầu minh về một phía dõi theo. 


Khi trẻ bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm vợ, họ sẽ tìm 
một phụ nữ cho trẻ. Vị này sẽ giữ khoảng cách với cha 
mẹ mình, chia sẻ chuyện trò và niềm vui với vợ mình 
trong phòng riêng của ho94, Mặc dù cha và me bây giờ 
đã già và yêu, vị này phớt lờ họ cả ngày-từ sáng sớm 
đến chiều tối và không đến và nói chuyện với cha mẹ 
mình. 


Sớm hay muộn gì hoặc người cha, hoặc người mẹ 
hay cả hai sẽ chết và người còn lại sẽ bị bỏ rơi cô độc 
trong một căn phòng trống, giống như vị khách ở nhà 
người khác. 

Họ không nhận được sự chăm sóc hay tình thương 
và giá lạnh mà không có chăn bóng để giữ ám35. Ho 
chịu đựng những gian khổ và khó khăn. Người cha / 
me có tuổi và yếu có thé thậm chí bị nhiễm rân đến nỗi 


họ không thể ngủ được vào ban ngày hay đêm. 

Họ có thé thở dài và tự hỏi mình, “Tôi đã làm nghiệp 
bất thiện gì trong quá khứ để sinh ra một đứa con 
không kính trọng cha mẹ?,” hay đến bên người con và 
trách mắng vị này với cái nhìn giận dữ. Vị này và vợ cúi 
đầu, nhưng với một nụ cười tự mãn và vị này không 
thể hiện sự kính trọng cha mẹ mình.3 

Vị này đáng bị đánh vào mông năm lần như một đứa 
bé vì điều mà người này và vợ làm tương đương với 
năm hành động có quả báo xấu tức thời.38 


Khi cha mẹ cần sự giúp đỡ với vấn đề khẩn cấp, chín 
trên mười lần, người con sẽ không phản ứng gì. Vị này 
thường xuyên không vâng lời cha mẹ, trừng mắt nhìn 
họ giận dữ và oán ghét, nói rằng “Cha mẹ nên chết 
sớm. Tại sao các người vẫn còn sống?” 

Khi cha mẹ vị này nghe điều này, họ buồn và đau 
khổ, nên họ khóc. Nước mắt chảy dài trên má, họ khóc 
gọi con họ với đôi mắt sưng vù “Khi con còn nhỏ, con 
không thể sống sót nếu không có chúng ta. Chúng ta 
đã cho con sự sống. Có lẽ tốt hơn nếu chúng ta đã 


không sinh ra con."39 








Phật dạy A-nan rằng, 'Nếu thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, có thể vì cha mẹ, thọ trì tụng đọc sao chép 
kinh Đại bát-nhã Đại thừa dạy về đại trọng ân ấy của 
cha mẹ, thậm chí, dù chỉ một câu, một kệ được tai mắt 
mình thấy nghe, thì năm tội ngũ nghịch liền bị tiêu diệt. 

Và như vậy, họ sẽ thường gặp Phật, nghe Pháp và 
không bao lâu sẽ chứng đắc Niết-bàn (giải thoát). 


A-nan liền đứng dậy, chỉnh y vai trái, chắp tay hướng 
Phật, cung kính bạch rằng, ‘Thua Thế Tôn! Kinh này 
được gọi là gi? Chúng con phải tho trì phụng hành nhu 
thế nào?” 


Phật dạy A-nan, kinh này được gọi là Kinh Phụ Mẫu 
Ân Trọng. Bất cứ chúng sinh nào sao chép ấn tống, 
thắp hương lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, cúng 
dường thức ăn thức uống chư Tăng, thì đấy chính là 
cách báo đền công ơn ấy vậy. 


‘Sūtra on the Importance of Caring for One's Father 
and Mother / Fumuenzhong jing, Taisho vol. 85, text 
2887, pp.1403b27—1404a19, dich Anh D.S. 


M.35 Tro giüp song thán lüc làm chung 


Đoạn này chỉ dẫn cách giải ác nghiệp cho song thân 
hoặc cách chuyền ác nghiệp của những thân thích họ 
hàng xa của mình thành thiện nghiệp. 


Chúng sinh tích lũy ác nghiệp, từ những việc ác nhỏ 
cho đến những ác nghiệp trọng đại không thể đo 
lường. Mọi chúng sinh đều có những ác tập này. Khi 
song thân hay họ hàng mình lâm chung, hãy vì song 
thân gia quyến mà thiết phước, gieo trồng thiện nghiệp, 
giúp họ đời sau. 





The Buddha said to Änanda, 'lf a son or daughter of 
good family accepts this sütra, The Great Perfection of 
Wisdom Mahayaàna Sūtra on the Importance of Caring 
for One's Father and Mother, as true, reads it recites it 
and copies it for their father and mother, and if even 
one sentence or one verse of it should reach their eyes 
or their ears, then their five grave sins will be 
completely and permanently eradicated. 

They will often see the Buddha and hear the Dharma, 
and they will swiftly attain liberation.’ 


Ananda rose from his seat, placed his upper robe 
over his left shoulder, knelt before the Buddha with 
folded hands, and said, 'Blessed One, what is the 
name of this sütra? How is it to be preserved and 
honoured?" 


The Buddha said to Ananda, “This name of this sütra 
is the "Sütra on the Importance of Caring for One's 
Father and Mother". Any living being who makes copies 
of this sütra, burns incense, invites the Buddhas to 
teach, worships and honours the Three Jewels, or 
gives food and drink to the Sangha, in order to bring 
blessings to his parents, will repay the care they have 
given to him. 


'Sütra on the Importance of Caring for One's Father 
and Mother / Fumuenzhong jing, Taisho vol. 85, text 
2887, pp.1403b27—1404a19, trans. D.S. 


M.35 Help for dying parents 


This passage urges people to ease the karmic 
burden of parents or other relatives who are dying by 
doing good deeds on their behalf. 


Living beings have unwholesome habits ranging from 
the trivial to the immeasurably serious. All living beings 
have these kinds of habits. When one's parents or 
relatives are approaching death, it is appropriate to 
generate karmic benefit for them, to help them on the 
road ahead. 


420 





Đức Phát bảo Ngài Ananda, “Nếu thiện nam hay tín 
nữ của một gia đình tốt chấp nhận kinh này là thật, 
Kinh Đại thừa về trí tuệ đại toàn thiện về tầm quan 
trọng của chăm sóc cha và mẹ mình (Kinh Đại thừa Đại 
bát nhã về tầm quan trọng của chăm sóc cha và mẹ 
mình), đọc nó, tụng nó và sao chép nó vì cha và mẹ 
mình và thậm chí nếu một câu hay một kệ của kinh này 
đến trước mắt cha me họ hay vào tai của cha mẹ ho40 
thì năm tội trọng sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và mãi mãi. 

Họ sẽ thường nhìn thấy Phật và nghe Pháp, nên họ 
sẽ nhanh chóng đạt giải thoát.” 


Ngài Ananda từ chỗ ngồi đứng dậy, dé y trên lên vai 
trái, quỳ xuống trước đức Phật, chấp tay và thưa rằng: 
“Thưa đức Thế Tôn, tên của kinh này là gì? Làm sao 
lưu giữ và trân trọng nó?” 


Đức Phát bảo tôn giả Ananda, “Tên của kinh này là 
"Kinh vé tám quan trọng của việc chăm sóc cha và mẹ 
mình.” Bất kỳ chúng sanh nào sao chép kinh này, đốt 
nhang, mời chư Phật giảng dạy, thờ và tôn kính Ba 
ngôi báu, hay cúng dường thức ăn hay đồ uống cho 
Tăng đoàn nhằm mang phước lành đến cho cha mẹ 
mình, sẽ báo đáp được sự chăm sóc mà họ đã ban 


cho vị này41 hi 


(Kinh về tầm quan trọng của việc chăm sóc cha và 
mẹ mình /Kinh báo đáp công ân phụ mâu, Đại Chánh, 
tập 85, bản 2887, tr. 1403b27- 1404a19, do D.S. dịch). 


M.35 Giúp đỡ cha mẹ háp hối 


Đoạn kinh này khuyến khích người, bằng cách thay 
mặt cha mẹ thực hiện việc thiện, giảm gánh nặng 
nghiệp báo của cha mẹ hay quyến thuộc khác đang 
háp hối. 


Chúng sanh có những thói quen không lành mạnh từ 
việc cỏn con đến những việc cực kỳ nghiêm trọng. Tất 
cả chúng sanh đều có những thói quen này. Khi cha 
mẹ hay quyến thuộc của người đang gần chết, điều 
thích hợp là tạo ra phước cho họ để giúp họ trên con 
đường phía trước.+2 








Ksitigarbha Bodhisattva Purva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.7, p.784a05-07, dịch Anh 
D.S. 


Hồi hướng công đức cho những người thân đã 
mát 


M.36 BÓ thí tạo phước cho cha me và tô tiên 


Đoạn này khuyến khích nên vi cha me và tó tiên mà 
làm các việc phước thiện dé cho thảy déu được hưởng 
phước. 


Đức Phật dạy Mục-kiền-liên (Maudgalyayana) rằng, 
ngày rằm tháng bảy27Ô là ngày tự tứ (pravarana)^7† 
của Tăng. 

Do vậy, vì lợi lạc cho cha mẹ đời này và bảy đời tó 
tông thân tộc của mình, trai chủ nên sắm sanh lễ vật, 
mọi loại trái cây, thau bòn, đèn đuốc, tọa cụ, giường 
nằm và tất cả cúng phẩm ngọt lành từ nhiều nơi, nhiều 
chốn nhằm cúng dường mười phương đại đức Tăng- 
già cùng vân tập dự lễ này. 


Vào ngày này, có thể có toàn bộ Thánh chúng, 
những vị, hoặc thiền định nơi núi non, hoặc có những 
vị đã đắc đạo quả, hoặc có những vị đã từng kinh hành 
dưới những tán cây, hoặc có những vị đã chứng đắc 
lục thông, hoặc có những bậc đạo sư, hoặc có chư 
Thanh văn và Duyên giác, hoặc có chư Bồ-tát thập địa 
quyền hiện thân tỳ-kheo dự trong đại chúng này. 

Tát cả những vị ấy đều nhất tâm thọ dung các cúng 
phẩm tự tứ ấy, tất cả họ đều đạt được giới thanh tịnh 
của Tăng bằng những phẩm đức cao thượng vôhạn. 


Nhờ công đức cúng dường thập phương đại đức 
Tăng-già nhân ngày tự tứ này mà cha mẹ, thân tộc và 





Ksitigarbha Bodhisattva Purva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.7, p.784a05-07, trans. D.S. 


Sharing karmic benefit with dead relatives 


M.36 Benefitting parents and ancestors by giving 
donations on their behalf 


This passages urges one to do good deeds on behalf 
of one's parents and other ancestors, which they can 
benefit from. 


The Buddha told Maudgalyayana, 'The fifteenth day 
of the seventh lunar month?88 is the pravarana day for 


the Sangha.289 

©n this day, for the benefit of ones mother and 
father, and one's ancestors going back seven 
generations, one should serve the most virtuous 
Sangha who have gathered from every direction. One 
should serve them food, all kinds of fruit, jars and 
vessels, incense, oil, lamps, bedding, mats to sit on, 
and all sorts of delicious things from many places. 


On this day, there may be members of the noble 
Sangha present who have been in meditation in the 
mountains, as well as those who have attained the 
fruits of practice and the path, those who have been 
doing walking meditation beneath trees, those who 
have mastered the six supernormal powers, those who 
have been teaching, those who are aiming to becoming 
disciples or  solitary-buddhas, those who are 
bodhisattvas, great beings at the tenth stage, and those 
who have temporarily transformed themselves and 
taken on the form of monks. 

They have all assembled in order to receive the 
pravarana offerings with unity and unanimity of mind, 
having attained the pure morality of the noble Sangha, 
with their lofty and limitless virtues. 


The mother and father, the ancestors going back 
seven generations, and all the relatives of those who 


421 





(Kinh Bón nguyện của Bó-tát Địa Tang, Đại Chánh, 
tập13, bản số 412, chương 7, t. 784a05-07, do D.S. 
dịch tiêng Anh). 


HÓI HƯỚNG PHU'ÓC CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ MÁT 


M.36 Làm lợi ích cho cha mẹ và tó tiên bằng cách 
thay mặt họ bó thí / cúng dường 


Đoạn này khuyến khích người ta làm việc thiện thay 
cho cha mẹ mình và tô tiên khác, điêu này có lợi cho 
họ. 


Đức Phát bảo tôn giả Mục-kiền-liên (Maudgalyayana) 
rằng: “Ngày rằm tháng bảy“ (âm lịch) là ngày tự tứ44 
của Tăng đoàn. 

Vào ngày này, vì lợi ích của cha và mẹ mình và tổ 
tiên mình trong bảy đời, người ta nên phục vụ cho 
Tăng đoàn đức hạnh nhất đã câu hội về từ tất cả các 
phương. Người ta nên phục vụ họ thức ăn, tất cả loại 
trái cây, lọ và bình, nhang, dầu, đèn, giường, chiếu / 
đệm dé ngồi và tát cả các món ngon từ nhiều noi. 


Vào ngày này, có thé có những thành viên của Tăng 
đoàn các bậc Thánh đang thiền định trong núi cũng 
như những ai đã đạt được quả vị của sự thực hành và 
con đường, những ai đang thiền hành dưới những cái 
cây, những ai đã thông thạo sáu thần thông, những ai 
đang giảng dạy, những ai hướng về trở thành những 
đệ tử hay các Độc giác Phật, những ai là Bó-tát, những 
hữu tình vĩ đại ở địa thứ mười và những ai tạm thời 
biến chính họ dưới hình dạng các tăng sĩ. 

Tất cả các Ngài đều câu hội nhằm thọ nhận sự cúng 
dường tự tứ với sự đoàn kết và nhất trí, đã đạt được 
đạo đức trong sáng của Tăng đoàn các bậc Thánh, với 
những đức tính cao cả và vô hạn của Họ. 


Người cha và mẹ, những tổ tiên trong bảy đời và tất 
cả quyên thuộc của những ai cúng dường cho các 








tổ tông bảy đời được giải thoát khói khó trong ba nẻo 
xáu?72 và rốt ráo có được y phuc, tự tại một cách tự 
nhiên. 

Nếu cha mẹ vẫn còn tại thế, thì nhờ công đức này 
mà hưởng phước thọ đến hàng trăm năm. 

Nếu như cha mẹ bảy đời tổ tông thân tộc đều quá có, 
thì nhờ công đức cúng dường nhân ngày tự tứ này, tất 
cả sẽ được sanh vào các cõi trời, tự tại hóa sinh, nhập 
thiên hoa quang và thụ hưởng những niềm vui vô 
lượng. 


Ullambana Sūtra, Taisho vol.16, text 685, p.779b12- 
24, dich Anh 
T.T.S. and D.S. 


M.37 Giới Bồ-tát chuyền hóa thiện nghiệp 


Đây là bó phán học xứ của một trong bón mươi tám 
khinh giới được Kinh Phạm Võng dạy. 


Giới Bồ-tát nhắm cứu độ chúng sinh: Vào ngày cha, 
mẹ hoặc anh chị em mát, nên thỉnh một vi Pháp sư 
tụng Bồ-tát giới dé tạo phước cho người quá có, dé họ 
có thé thấy Phật hoặc tái sinh vào giữa cõi trời hoặc cõi 
người. 

Bồ-tát không làm như vậy phạm tội khinh cấu. 


'Brahmã s Net Sütra' / Fan wang jing, Taishõ vol.24, 
text 1484, p.1006b16—b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.38 Bó thí tạo phước cho thân nhân sanh làm 
ngạ quỷ 


Đoạn này khuyên nên nghĩ dén người thân đã mắt 
làm những việc phước thiện dé tạo phước nghiệp cho 
họ. 





make offerings to the members of the Sangha at the 
pravarana ceremony will be delivered from the suffering 


of the three states of misfortune.2/0 They will receive 
food and clothing, and in due course they will attain 
liberation. 

If their parents are still alive, they will enjoy happiness 
for more than a hundred years. 

If their parents are dead, then they, along with their 
ancestors going back seven generations, will be reborn 
among the gods, entering into the heavenly radiance of 
divine flowers, and enjoying innumerable pleasures.' 


Ullambana Sūtra, Taisho vol.16, text 685, p.779b12- 
24, trans. T.T.S. and D.S. 


M.37 A bodhisattva precept on the transfer of 
karmic benefit 


This is part of one of the forty-eight secondary 
precepts of the ethical code of the East Asian Brahma's 
Net Sütra (Fan wang jing). 


The bodhisattva's precept on rescuing living beings: 
On the day his father, mother, or siblings die, he should 
ask a Dharma Teacher to recite the Sütra on the 
Precepts of the bodhisattva for the benefit of the 
deceased, in order that they might encounter a Buddha 
or be reborn amongst human beings or amongst the 
gods. 

A bodhisattva who fails to do so disgraces himself by 
committing a secondary offence. 


'Brahma's Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1006b16—b18, trans. T.T.S. and D.S. 

M.38 Doing good deeds on behalf of dead 
relatives reborn as hungry ghosts 

This passage urges one to care for dead relatives by 


doing good deeds on their behalf (cf. *Th.109), in order 
to bring them karmic benefits. 


422 





thành viên của Tăng đoàn vào lé tự tứ sẽ thoát khói 
khó đau của ba trạng thái bất hạnh. 45 Họ sẽ nhận 
được thức ăn và quần áo và đến đúng thời, họ sẽ đạt 


đến giải thoát46. 

Néu cha me ho ván cón sóng, ho sé huóng hanh 
phüc hon mót trám nám. 

Néu cha me ho dà chét thi ho, cüng vói tó tién bày 
đời sé được tái sanh giữa vi trời, nhập vào ánh hào 
quang của các bóng hoa trời và hưởng vô lượng khoái 
lạc.” 


(Kinh Vu-lan-bón, Đại Chánh, tập 16, bản văn 685, tr. 
779b12- 24, do T.T.S. và D.S. dịch). 


M.37 Một giới Bồ-tát về hồi hướng phước 


Đây là một phân của bón mươi tám giới khinh của 
phán giới luật của Kinh Pham võng Bồ-tát giới của 
Đông Á (Fan wang jing). 


Giới Bồ-tát về cứu giúp chúng sanh: Vào ngày cha, 
mẹ, hay anh chị em chết, vị này nên hỏi một Thầy dạy 
giáo pháp (giáo thọ sư về giáo pháp) đọc tụng Kinh 
Phạm võng (Kinh về Giới Bó-tát) vì lợi ích của người 
mắt dé họ có thé gặp đức Phật hay được tái sanh giữa 
loài người hay vị trời. 

Bồ-tát không làm điều đó tự ô nhục mình bằng cách 
phạm một giới khinh. 


(Kinh Phạm võng Bồ-tát giới, Dai Chánh, quyễn 24, 
bản số 1484, tr. 1006b16-b18, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiêng Anh). 


M.38 Làm việc thiện thay mặt cho quyến thuộc đã 
mất bị tái sanh làm ngạ quỷ 


Đoạn kinh này khuyến khích người ta quan tâm 
quyến thuộc đã mát bằng cách làm việc thiện thay mặt 
cho họ (so sánh với *Th.109), nhằm mang phước đức 
đến cho họ. 








Nếu người cha chết mà đọa vào cảnh giới ngạ quỷ 
cũng có thể hưởng được phước nghiệp do người con 
tạo và hồi hướng cho. 

Nếu như người quá cố được sanh thiên, thì người áy 
sẽ không còn tâm niệm thọ dụng vật phẩm của loài 
người. Vì sao vậy? Vì mọi vật phẩm nơi cõi trời đều là 
những vật phẩm hơn hẳn cõi người. 

Nếu như vong nhân đọa vào địa ngục, thân khổ não 
không hề nghỉ ngơi dé nghĩ đến, do đó cũng không thé 
thọ dụng. Sanh trong loài vật, loài người cũng vậy. 

Vậy, do duyên gì duy chỉ ngạ quỷ có thể thọ dụng? 
Do vì trước kia vốn có tham ái keo kiết mà nay sanh 
làm ngạ quỷ. Đã đọa vào đây, luôn luôn hối hận tội lỗi 
cũ, suy nghĩ dé được tho dụng, nên có thé nhận được. 

Nếu hồi hướng cho những thân quyến sanh vào cảnh 
giới khác, thì thân quyến đọa ngạ quỷ cũng vẫn nhận 


được lợi ích từ việc này.273 


'Brahmà's Net Sütra'/ Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1006b16—b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THU'A 


Giáo huấn vương dao nhân ái 


V.12 Long Tho (Nãgãrjuna) luận vé vương pháp 





A father who has been reborn as a hungry ghost may 
be able to share in the karmic benefit accumulated by 
his son, if the actions which generate this karmic 
benefit are dedicated to him. 

If he was reborn among the gods, he would not care 
about human affairs. Why is this? It is because he 
would have obtained the precious possessions of the 
heavenly realm. 

If he was reborn in hell, he would be unable to 
receive the benefits of the offering, because he would 
be in great physical agony, with no chance to think 
about anything else. He would also be unable to 
receive the benefits of the dedication of good karma if 
he was reborn as a human being or an animal. 

Why is it that only a hungry ghost can share in the 
karmic benefit of actions which are dedicated to him? 
The reason that he has been reborn as a hungry ghost 
is that he was bound by greed and meanness in his 
previous existence. When he is born as a hungry ghost, 
he regrets the way he has acted, and thinks about how 
he can receive the benefits of good karma which is 
dedicated to him. This is why he is able to receive 
these benefits. 

If karmic benefit is dedicated to others, who have 
been born in other realms, then relatives of the one 
making the dedication who have been born as hungry 
ghosts will receive the benefits of this dedication, rather 
than those for whom they were intended. This is why 
those who are wise should accumulate karmic benefit, 


and dedicate it to hungry ghosts.?/ 1 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.19, 
p.1059c05-13, trans. T.T.S. and D.S. 


VAJRAYANA 


Advice on compassionate royal policy 


V.12 Nagarjuna on royal policy 


423 





Người cha dang bi tái sanh làm nga quỷ có thé có 
khả năng được người con trai hồi hướng phước tích 
lũy được, nếu như những hành động phát sinh phước 
này được hồi hướng cho người cha. 

Nếu người cha đã tái sanh trong cõi trời thì vị áy 
không quan tâm về chuyện của loài người. Vì sao như 
vậy? Đó là vì vị này đã có được những tài sản quý báu 
của cõi trời. 

Nếu người cha bị tái sanh ở địa ngục, vị này sẽ 
không có khả năng nhận được phước của việc cúng 
dường, bởi vì vị ấy chịu đau đớn thé xác dữ dội4” nên 
không có cơ hội nghĩ về điều gì khác. Vị này sẽ không 
có khả năng nhận được phước của sự hồi hướng 
nghiệp thiện nếu vị ấy đã tái sanh là người hay là động 
vật. 

Tại sao chỉ có ngạ quỷ mới có thể hưởng được 
phước của những việc thiện hồi hướng cho vị ấy? Lý 
do mà vị này đang tái sanh như là ngạ quỷ là vì vị này 
bị lòng tham và tính keo kiệt trói buộc trong kiếp trước. 
Khi bị tái sanh làm ngạ quỷ, vị này ân hận cách mà vị 
ấy đã hành động nên nghĩ về cách mà vị ấy có thé 
nhận được phước của nghiệp thiện được hồi hướng 
cho vị ấy. Đó là lý do vì sao vị này có khả năng nhận 
được những phước này. 

Nếu phước được hồi hướng cho những người khác, 
người đang trong các cõi khác thì quyên thuộc của 
người thực hiện việc hồi hướng mà đang là ngạ quỷ sẽ 
nhận được phước của sự hồi hướng này thay vì những 
ai mà phước được dự định hồi hướng tới. Đó là lý do vì 
sao những ai có trí nên tích lũy phước và hồi hướng nó 


cho các ngạ quỷ.* 
(Kinh Giới ưu-bà-tắc, Đại Chánh tân tu, tập 24, bản 


văn 1488, chương 19, tr. 1059c05-13, do T.T.S. và 
D.S. dịch tiêng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 


LỜI KHUYÉN VÉ CHÍNH SÁCH TỪ BI CỦA 


HOÀNG GIA 


V.12 (Bồ-tát) Long Thọ về chính sách của hoàng 
gia 








Bởi các nguyên tắc cai trị tốt đẹp và một xã hội hòa 
bình đã được chính đức Phật nêu rõ, nên không còn gì 
nhiều dé các Luận sư sau này bó sung. 

Trong khi Kim cang thừa, đặc biệt, không phát triển 
bắt cứ lý thuyết xã hội nào riêng biệt, các tông đồ Kim 
cang thừa xem các nguyên lý Đại thừa như dai bi, bó 
thí, và vân vân, là những hướng dẫn tối quan trọng 
trong lĩnh vực xã hội. 

Ho được truyền cám hứng từ các nguón văn hiến Dai 
thừa Án-dó như Bảo man luận” (Ratnävali, hay 
Ratnamaälã; Hán dich: Bảo hành vương chánh luận)274 
của Long Thọ, đại luận sư khởi xướng triết học Trung 
luận (Madhyamaka). 

Được viết dưới dạng một bức thư gửi cho một vị vua 
trẻ thuộc vương triều Satavahana (thé kỷ thứ hai Tây 
lịch), đây là một loạt các giáo huấn Đại thừa gồm 500 
câu. 

Các đoạn tuyển dịch trích từ phẩm thứ ba ('Bó-dé tư 
lương) và thứ tư (Chánh giáo vương), trong đó Long 
Thọ chỉ dẫn cho vị thí chủ vương gia đạo lý cai trị 
vương quốc như là một phán thực hành BÓ-tát đạo. 


[Hộ Pháp] 


231. Với tâm kính ngưỡng (Tam Bảo), hãy tạo lập vô 
sô Phật tượng, bảo tháp và tự miêu, cùng các đại tăng 
viện. 


232. Hãy tạc Phật tượng trang nghiêm bằng các chất 
liệu quý được son thép, ngự trên tòa sen được trang 
nghiêm băng trân bảo. 


233. Dốc toàn lực hộ trì Thánh Pháp và Tăng-già, lại 
trang nghiêm các tháp miêu băng tâm lưới kim bảo. 


234. Cúng dường tháp miếu bằng các loại hoa bằng 
vàng, băng bạc, cùng với kim cương, san hô, trân châu 
và lục ngọc, lưu-ly, đê thanh (lam ngọc). 


235. Cúng dường pháp sư thuyết Thánh Pháp khiến 





Since the principles of good governance and a 
peaceful society were set by the Buddha himself, there 
was not much left to be added by later Buddhist 
authors. 

While Vajrayana, in particular, did not develop any 
social theory of its own, its followers have considered 
the Mahayaàna principles of compassion, generosity 
and so forth to be the most important guidelines in the 
social arena. 

They were inspired by Indian Mahaàyaàna literary 
sources such as the "Precious Garland’ (Ratnavali, or 


Ratnamālā)27 2 of Nagàrjuna, one of the greatest 
Buddhist masters, the founder of Madhyamaka 
philosophy. 

Written in the form of an epistle addressed to a young 
ruler of the Sátavàhana Empire (c. second century CE), 
it is a series of Mahayana instructions in 500 verses. 

The selected passages are derived from the third 
(Amassing the collections for awakening’) and fourth 
("Royal policy) chapters of that work, where Nagaàrjuna 
instructs his royal benefactor on how to rule his 
kingdom as part of practising the bodhisattva path. 


[Supporting the Dharma] 


231. Out of respect (for the Three Jewels), create a 
vast abundance of Buddha-images, stüpas, temples, 
and other large (monastic) buildings. 


232. Please have beautifully shaped Buddha-images 
sculpted from all kinds of precious material, nicely 
painted, seated on lotuses, adorned with precious 
gems. 


233. Please protect with all your might the Holy 
Dharma and the community of monks, and decorate 
stüpas with gold and jewelled lattice-work. 


234. Pay homage to the stüpas with many gold and 
silver flowers, diamonds, corals, pearls, emeralds, cat's 
eye gems (lapis lazuli), and sapphires. 


235. Pay homage to those teaching the Holy 
424 





Bởi vi những nguyên tắc của trị vi giỏi và một xã hội 
thanh bình được chính đức Phật đề ra, nên các tác giả 
Phật giáo sau này không có gì đề thêm vào nhiều. 

Trong khi đó, cụ thé là Kim cương thừa, đã không 
phát triển bát kỳ thuyết xã hội nào của riêng nó nén 
những người theo Kim cương thừa đã coi những 
nguyên tắc của Đại thừa vé lòng bi, sự bó thí và v.v... là 
những chỉ dẫn quan trọng nhất trong lĩnh vực xã hội. 

Họ được truyén cảm hứng bởi các nguồn văn hoc Dai 
thừa của Ấn Độ, chẳng hạn như “Vòng hoa quý báu” 
(S. Ratnàvali, hay là Ratnamala)^9 của Ngài Long Thọ, 
một trong các bậc tháy Phật giáo vĩ đại nhất, là người 
sáng lập Tông Trung Quán. 

Được viết dưới dạng một lá thư gửi cho người trị vì 
trẻ của Dé quốc Sãtavähana (thé ky II TL), đó là một 
loạt các chỉ dẫn của Đại thừa trong 500 kệ. 

Những đoạn được chọn là trích từ chương thứ ba 
(Tích lũy tư lương cho sự giác ngô”) và chương thứ tư 
("Chính sách của hoàng gia") của tác phẩm đó, trong 
đó Long Thọ hướng dẫn vị thí chủ hoàng gia cách trị vì 
vương quốc của vị ấy như là một phán của việc thực 
hành con đường của Bồ-tát. 


Ủng Hộ Giáo Pháp 


231. Vì lòng tôn kính (đối với Ba ngôi báu), hãy tạo 
thật nhiêu hình ảnh đức Phật, tháp, chùa và các tòa 
nhà (tu viện) lớn. 


232. Xin hãy đặt các hinh ảnh đức Phật dep dé được 
khắc từ tât cả chât liệu quý giá, được sơn vẽ đẹp, lên 
các hoa sen được trang hoàng với các viên đá quý 
báu. 


233. Xin hãy hết sức bảo vệ (với tất cả sức mạnh của 
bạn) thánh pháp và tăng đoàn và trang trí các tháp với 
vàng và mạng lưới gó. 


234. Hãy tỏ lòng tôn kính tháp bằng nhiều bông hoa 
báng vàng và bac, kim cương, san hô, ngọc trai, ngọc 
lục bảo, đá mắt mèo (lapis lazuli) và ngọc bích. 


235. Hãy tôn kính những ai giảng dạy Thánh pháp, 








hoan hỷ bằng lợi dưỡng, thừa sự, 
Pháp.... 


luón luón y chi 


[Chính sách ván hóa] 
238. Cung cáp giấy lá bối, mực den và bút tre, cần 


cho việc ghi chép, những điêu đức Phật dạy. 


239. bé truyền bá tri thức, xây học đường khắp 
nước, cấp tá điền chăm sóc, cho sinh kế giáo thọ. 


[Y tế] 


240. Dé trừ khó chúng sanh, già, trẻ, và người bệnh, 
an trí thưởng đât đai, y dược sĩ cả nước. 


[Bố trí các phương tiện công cộng] 


241. Dựng lập bằng trí tuệ, lữ xá và hoa viên, cầu đò 
và ao hồ, đình quán và bé nước, Tăng viện cấp giường 
chiếu, thức ăn, cỏ và củi. 


242. Dựng đình quán khắp chốn, thị trán và thôn 
xóm; kê cận các tăng viện, lập bôn nước dọc dường, 
nơi thiêu nguón cáp nước. 


[Phương sách phúc lợi xã hội] 


243. Tâm từ nuôi người bệnh, đơn độc và khó bức, 
tháp hèn và bán cùng; giúp phương tiện no đủ. 


244. Thức ăn và thức uống, các thứ cơm, gạo, quả, 
chưa thí Tăng, người xin, không tự tiện dùng trước. 





Dharma, satisfy their needs with fees and services, and 
always rely on the Dharma. 


[Cultural policy] 


238. Please provide the palm-leaves (for paper), 
black ink, and bamboo pens necessary for writing down 
the texts containing the words of the Buddha. 


239. In order to spread knowledge, establish 
schoolhouses around the country and provide for field- 
workers to take care of teachers' livelihood. 


[Health care] 


240. In order to alleviate the pain of sentient beings, 
the old, the young, and the sick, grant remuneration of 
land to doctors and surgeons in your country. 


[Setting up public facilities] 


241. Please, in your fine wisdom, set up 
guesthouses, pleasure parks, bridges, ponds, pavilions, 
and water-tanks, equipped with bedding, food, fodder, 
and firewood. 


242. Please erect pavilions in every town and village, 
and by Buddhist temples, and provide water-tanks 
along roadways where water supply is scarce. 


[Social welfare measures] 
243. With compassion, always take care of the sick, 


the homeless, the pain-stricken, the lowly, and the 
poor. Render dedicated service to their sustenance. 


244. lt is improper to partake of any readily available 
food or drink — whether cooked, grain, or fruit — before 
giving to the people who ask for them. 


425 





đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách đáp ứng các chi 
phí và sự phục vu90 và luôn nương tựa vào giáo pháp. 


Chính Sách Ván Hóa 


238. Xin hãy cung cáp lá bói (dé làm giáy)51, mực 
đen và bút tre cần cho việc viết ra những bản văn chứa 
lời dạy của đức Phật. 


239. Nhằm truyền bá kiến thức, hãy xây trường học 
khắp đất nước và cung cấp những người làm việc 
ngoài trời (như nông dân, thợ xây nhà, kỹ thuật viên.) 
dé chăm lo việc sinh nhai của các giáo viên. 


Chăm Sóc Y Tế 


240. Nhằm giảm nỗi khổ đau của chúng sanh, người 
già, thanh niên và người bệnh, hãy cấp nhiều đất đai 
cho các bác sĩ và nhà phẫu thuật trong đất nước của 


Bé hạ52. 
Thiết Lập Các Cơ Sở Công Cộng 


241. Xin hãy xây dựng các nhà trọ, công viên giải trí, 
câu, ao, vỉa hè và hỗ chứa nước, được trang bị giường 
năm, thức ăn, thức án cho gia súc và củi. 


242. Xin hãy dựng các gian hàng ở các thị trấn và 
làng mạc và các chùa Phật giáo và cung cấp các hồ 
chứa nước dọc đường nơi mà nguồn nước thì hiếm 
hoi. 


Các Chính Sách Xã Hội 


243. Với lòng từ, hãy luôn chăm sóc người bệnh, kẻ 
không nhà, kẻ đau đớn, kẻ thấp kém và người nghèo. 
Hãy tận tâm phuc vụ cho nhu câu thiết yếu của họ (như 
thức ăn và đồ uống). 


244. Thật không đúng đắn nếu ăn một phần bát kỳ 
thức ăn hoặc đồ uống sẵn có nào -dù đã nấu chín, ngũ 
cốc hay trái cây-trước khi tặng cho những người yêu 
cầu chúng. 








[Cung cấp các phương tiện công cộng] 
245. Bên canh các bé nước, để giày dép, dù, long, 


nhíp nhỗ gai, kim, chỉ, dựng hiên mát phòng hộ. 


246. Bên cạnh các bé nước, dé ba quả,275 ba cay, 


216 bơ, đường, và mật ong, thuốc mắt và tiêu độc, toa 
thuôc và mật chú. 


247. Bên cạnh các bé nước, hãy cấp dầu thoa thân, 
thoa chân và thoa đầu, chăn bông và ghế đầu, cháo, 
bát đồng và (dé bửa củi). 


248. Hãy xếp đầy các chum, các loại mè, gạo, thóc, 
đường mật, dâu, và nước, chứa ở nơi râm mát. 


249. Cho người đáng tin cậy, thường đặt thức ăn, 
uông, các thỏi đường và hạt, ngoài miệng các tô 
kión.277 

[Cúng thí thực phẩm cho phi nhân] 

250. Trước sau khi dùng bữa, luôn cúng thí thức ăn, 
dén các loài nga quy, chó, trùng, chim, các loai. 

[Bién pháp kinh té] 

251. Chăm lo người bi hai, mát mùa và tai, dịch, dân 


chúng vùng binh chiên. 


252. Giúp đỡ nông dân nghèo, hạt giống và lương 
thực; bãi bỏ mức thuê nặng, và tùy thời giảm tô. 


253. Cứu giúp người túng thiếu, miễn phí cho cầu 





[Supplying equipment for public facilities] 


245. Provide felt shoes, parasols, strainers, thorn- 
removing tweezers, needles and thread, and cool roof 
protection by the water-tanks. 


246. Place some of the three medicinal fruits, ^3 the 


three hot medicines, 2/4 butter, honey, eye-medicine, 
and anti-poisons by the water-tanks. Write up medical 
instructions and mantras (spells). 


247. Please provide ointment for the body, feet and 
head, as well as woollen blankets, stools, some 
porridge, copper bowls, and axes (for chopping wood) 
by the water-tanks. 


248. Please arrange for small tanks filled with 
sesame, rice, grains, spices, molasses, oil, and water 
to be stored in a cool shady place. 


249. Please have reliable men to always put some 
food and water, heaps of molasses and grain, outside 


the openings of ant-nests.2 79 


[Food offering to non-humans] 


250. Before and after taking meals, always offer 
proper food to the hungry ghosts, dogs, insects, birds, 
and others. 


[Economic measures] 


251. Provide special care for the victims of 
persecution, crop failure, oppression, epidemics, and 
for the populace of conquered areas. 


252. Help out poverty-stricken farmers with seeds 
and nourishment. Make sure that you have remitted 
their taxes and reduced their levy on the harvest. 


253. To protect them from the affliction of want, remit 
426 





Cung Cấp Thiết Bi Cho Những Co Sở Công Cộng 


245. Hãy cung cấp giày nỉ, dù che nắng, đồ lọc nước, 
nhíp gỡ gai, kim và chỉ và mái che mát bên cạnh các 
bê nước. 


246. Hãy đặt một số trong ba thứ quả dùng làm 
thuốcĐ3, ba loại thuốc nóng,94 bơ, mật ong, thuốc bó 
mắt và chất chóng dóc bén canh bé nuóc. Viét ra các 
hướng dán y té và thần chú. 


247. Xin hãy cung cấp thuốc mỡ thoa cơ thể, bàn 
chân và đầu, cũng như chăn len, ghế đầu, một ít cháo, 
bát đồng và riu (dé chặt gỗ) bên các bé nước. 


248. Xin hãy sắp xếp các thùng nhỏ chứa đầy vừng, 
gạo, ngũ cóc, gia vị, mật đường, dâu và nước vào nơi 
râm mái. 


249. Xin hãy nhờ những người đàn ông đáng tin cậy 
luôn đặt một sô thức ăn và nước uóng, những tảng 
mát, các thỏi đường và ngũ cóc, bên ngoài các khe hở 
của tổ kiến.95 


Bố Thí Thức Ăn Cho Phi Nhân 


250. Trước và sau khi dùng bữa, luôn bố thí đúng 
loại thức ăn cho ngạ quỷ, chó, côn trùng, chim và 
những loài khác. 


Các Biện Pháp Kinh Tế 


251. Hãy chăm sóc đặc biệt các nạn nhân của sự bắt 
bớ, mât mùa, áp bức, dịch bệnh và cho dân chúng của 
các khu vực bị chinh phục. 


252. Hãy giúp đỡ những nông dân nghèo khó bằng 
hạt giống và thức ăn dinh dưỡng. Đảm bảo rằng bệ hạ 
đã miễn thuế cho họ và giảm tiền thuế thu nhập cho vụ 
thu hoạch. 


253. Dé bảo vệ họ khỏi phiền não vì mong muốn, hãy 








đường, giảm thuế cho buôn bán. Miễn khó chờ cửa 
xin. 


254. Dep tróm cuóp trong nuóc, và các nuóc chu 
hầu. Giữ các mức lãi suất, ón dinh giá thị trường. 


[Nguyên tắc quản trị] 


255. Điều các đại thần tâu, nên tự mình tìm hiểu. 
Luôn làm hêt mọi chuyện, vì lợi lạc thê gian. 


256. Như vua tự lo nghĩ, Làm sao được lợi minh?', 
cũng thê hãy lo nghĩ, làm sao lợi mọi người. 


257. Vua hãy nên sẵn sàng, cấp các thứ mong 
muôn, như đất, nước, lửa, gió, dược thảo lân cây 
rừng.... 


[Xây dựng các cơ sở đạo giáo mới] 


307. Vua nay được phú quý, do xưa thí kẻ bàn. Nếu 
vô ân, tham trước, không thí, sau chăng còn.... 


309. Hãy thường phát đại tâm, và làm các đại sự, do 
làm quảng đại nghiệp, định cảm quảng đại quả. 


310. Tạo lập cơ hoằng pháp, uy nghiêm và danh 
tiêng, dé phụng sự Tam Bảo, mà vua chúa hẹp hòi, 
chăng từng nghĩ làm được.... 


313. Vua rồi cũng phải chết, bỏ lại mọi tài sản, nhưng 
điêu làm vì Pháp, tât cả đi theo vua.... 





tolls and reduce sales taxes. Also, spare them from the 
misery of waiting at your door (for alms). 


254. Pacify the thieves and robbers of your country 
and other countries (under your dominion). Please 
keep interest rates level, and set market prices fairly. 


[Principles of governance] 


255. Whatever is reported by your ministers, you 
should find out about everything by yourself. Always do 
everything in a way that is beneficial to the world. 


256. Just as you care to think ‘What shall | do to 
benefit myself?', in the same way should you care 
about thinking what to do to benefit others. 


257. You should make yourself readily available to 
provide all that is desired, just as earth, water, fire, 
wind, plants, and forest trees (are available to all). ... 


[Founding new religious establishments] 


307. You have obtained your wealth through being 
generous to the needy in the past. lf you are 
ungenerous, due to your ungratefulness and 
attachment, you will never get anything in the future. ... 


309. Always delight in great compassion and sublime 
deeds, because the fruition of sublime deeds is going 
to be even more sublime. 


310. Create religious establishments, famed and 
glorious homes for the Three Jewels that lesser kings 
have not even conceived in their minds. ... 


313. You will have to pass away powerless, leaving 
behind all your possessions, but whatever you will have 
done for the sake of Dharma will help you move 
forward. ... 


427 





miễn phí cầu đường và giảm thuế bán hàng. Ngoài ra, 
hãy tha cho họ không phải chịu sự khôn khó khi phải 
chờ đợi trước cửa cung đình (nhà Bé ha) (dé xin ăn). 


254. Hãy bình định những tên trộm và kẻ cướp của 
đất nước Bệ hạ và các quốc gia khác (thuộc sự cai 
quản của Bệ hạ). Vui lòng giữ mức lãi suất và định giá 
thị trường một cách công bằng. 


Những Nguyên Tắc Trị Vì Đất Nước 


255. Bất kỳ điều gì do các đại thần báo cáo, Bệ hạ 
nên chính mình tìm hiệu mọi điêu. Luôn làm mọi việc 
theo cách có lợi cho thê giới. 


256. Cũng như Bệ hạ quan tâm khi nghĩ là “Tôi nên 
làm gì để lợi ích cho chính mình?,” cũng như vậy Bệ hạ 
nên quan tâm đến việc nghĩ nên làm gì để lợi lạc cho 
người khác. 


257. Bé hạ nên sẵn sàng cung cáp tất cả điều người 
ta mong ước, chăng hạn như đất, nước, lửa, gió và cây 
rừng (có sẵn cho tât cả). 


Sáng Lập Các Cơ Sở Tôn Giáo Mới 


307. Bệ hạ được giàu có nhờ rộng rãi với người 
nghèo khó trong quá khứ. Nếu Bệ hạ bỏn xẻn do dự vô 
ơn và chấp đắm, Bệ hạ sẽ không bao giờ nhận được 
bất kỳ thứ gì trong tương lai... 


309. Luôn vui thích với lòng dai bi và những hành 
động cao cả bởi vì quả của những hành động cao cả 
thậm chí còn cao cả hơn. 


310. Hãy tạo ra các cơ sở tôn giáo, những ngôi nhà 
vinh quang và danh tiếng cho Ba ngôi báu mà những vị 
vua kém hơn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến trong 
tâm họ... 


313. Bệ hạ sẽ qua đời không có quyền lực gì, để lại 
tất cả tài sản của Bệ hạ, nhưng bắt kỳ điều gì Bệ hạ đã 
làm vì lợi ích của giáo pháp sẽ giúp bệ hạ tiến về phía 
trước... 








315. Thọ dụng tài sản có, được vui trong đời này; bố 
thí tài sản có, được vui trong đời sau. Không thọ dụng, 
không thí, uóng phí khó hai đời. 


316. Lâm chung không thé thí, vì không thé tự chủ, 
bởi quân thân không trọng, mà xu nịnh tân vương. 


317. Vày hãy dùng tài sản, tạo lập cơ hoằng pháp, 
khi vua còn quyén lực, cái chết luôn chuc chờ, đời như 
đèn trước gió. 


[Bảo dưỡng các cơ sở đã có] 


318. Hãy bảo hộ, tu bô, các cơ sở hoằng pháp, các 
tự viện đên tháp, dựng bởi các tiên vương. 


319. Rồi đặt người trông coi, những người không gây 
hại, thường hành thiện, trì giới, từ ái, chân thật, nhân, 
không tranh, hãng tỉnh cân. 


[Biện pháp phúc lợi khác] 
320. Hãy cho kẻ mù, bệnh, thấp hèn, không y hộ, 


nghèo thiếu và tàn khuyết, đều bình đẳng nhận được, 
đô ăn và thức uông. 


321. Hãy cung cấp tương tợ, cho người phụng hành 
pháp, hoặc trú quốc cảnh khác, dù không có yêu cầu. 
[Bó nhiệm quan chức] 


322. Trong hết thảy pháp sự, lập pháp quan cần 
mân, không tham, tuệ sáng suót, nhu pháp, không hại 





315. If you use up your wealth you will be happy in 
this life, if you give it away you will be happy in another 
one. If you neither use it up nor give it away but waste 
it, you will have only suffering — no happiness at all. 


316. You will not be able to make a donation just 
before you die because your unfaithful ministers, no 
longer treasuring you but wishing to please the new 
monarch, will render you powerless. 


317. Therefore use your wealth to create religious 
establishments while you are still at power, your life 
always being threatened by extinction like an oil lamp in 
the tempest. 


[Maintaining existing establishments] 


318. You should also preserve all other existing 
religious establishments — temples and so forth — 
founded by previous monarchs in their previous 
condition. 


319. Please have them attended by the harmless, the 
virtuous, the morally disciplined, the kind-hearted, the 
truthful, the tolerant, the uncompetitive, and the ever- 
diligent. 


[Further welfare measures] 


320. Let the blind, the sick, the lowly, the homeless, 
the destitute, and the cripple also receive their share of 
food and drink without any obstacle. 


321. Provide all kinds of support to the followers of 
Dharma who are not looked after, even if they live in 
other countries. 


[Appointing chief officials] 


322. As chief leaders of religious establishments, 
appoint people who are not negligent, not irritating but 


428 





315. Nếu Bé hạ sử dung hết của cải của minh, Bé ha 
sẽ hạnh phúc trong đời này, nếu bệ hạ cho đi thì Bệ hạ 
sẽ hạnh phúc trong đời khác. Nếu Bệ hạ không sử 
dụng hết cũng không cho nó đi mà lãng phí nó, Bệ hạ 
sẽ chỉ có sự đau khổ mà thôi - không có sự hạnh phúc 
nào cả. 


316. Bệ hạ sẽ không có khả năng. cúng dường trước 
khi Bé hạ mát bởi vi những đại thần mà không trung 
thành của Bệ hạ không còn trân quý Bệ hạ nữa mà 
muốn làm hài lòng vị quân vương mới, sẽ làm cho Bệ 
hạ không còn quyền lực gì nữa. 


317. Do đó, hãy sử dụng tài sản của Bệ hạ để kiến 
tạo các cơ sở tôn giáo trong khi Bệ hạ vẫn còn quyền 
hành, cuộc sống của Bé hạ luôn bi đe doa bởi sự chám 
dứt như ngọn đèn trong cơn bão táp. 


Duy Trì Các Cơ Sở Hiện Có 


318. Bệ hạ cũng nên gìn giữ tất cả các cơ sở tôn 
giáo hiện có khác theo điều kiện trước đây - các chùa, 
đền thờ và v.v... - được sáng lập bởi các quân vương 
trước. 


319. Xin hãy để chúng được chăm sóc bởi người vô 
hại, người đức hạnh, người có giới, người tết bung, 
người chân thật, người khoan dung, người không cạnh 
tranh và người chăm chỉ. 


Thêm Các Biện Pháp An Sinh Xã Hội 


320. Hãy để cho người mù, người bệnh, người thấp 
kém, người vô gia cư, người bần cùng và người khuyết 
tật cũng nhận được thức ăn và đồ uống không có bất 
kỳ trở ngại gì. 


321. Hãy cung cấp tất cả sự ủng hộ cho những 
người theo giáo pháp mà chưa được chăm sóc, ngay 
cả khi họ sông ở các nước khác. 

Bồ Nhiệm Các Quan Chức Chính 


322. Hãy bó nhiệm người không thờ o, không buc 
bội mà có trí; sống như giáo pháp và không hại bất kỳ 








ai. 


323. Lập đại thần chấp chính, người thông hiểu chính 
sự; nhu hóa và trong sạch, trung thuận, không khiép 
sợ; vọng tộc, có đạo đức, tri ân, hành pháp. 


324. Lập người làm đại tướng, đại lượng, không câu 
nệ, dũng cảm và nhu hòa, biết thọ dụng, kiên định, 
hằng luu tâm cảnh giác, hành xử đúng nhu pháp. 


325. Lập đại thần tống lãnh, niên trưởng tính điềm 
đạm, có giới, hành như pháp, trong sạch và tài năng, 
tinh thông các pháp điên. 


[Cách cai trị] 


326. Hàng tháng nghe trình báo, tất cả thu và chỉ; 
nghe xong, y pháp định, tự phán việc cân làm. 


327. Vì lợi ích chánh pháp, vương vị không vì danh, 
cũng không vì các dục, do vậy kết quả lớn, ngược lại 
không như thê. 


329. Thường chiêu nạp quanh mình, nhiều niên 
trưởng có trí, vọng tộc, thông luận lý, biét kinh sợ tội 
ác, thông suôt việc cân làm. 

[Xử trí tội phạm] 

330. Cho dù hợp chính lý, đáng phạt gây, giam cầm, 


luôn thám nhuần nhân ái, hãy ban phát ân hué. 


331. Đại vương, vì lợi ích, hằng khởi tâm bi mẫn, với 
mọi loài có thân, dù phạm tội cực trọng. 





wise; who live in accord with the Dharma, and do not 
harm anyone. 


323. As ministers, appoint people who know the 
social tradition and follow the Dharma; who are gentle, 
pure, faithful, and non-malicious; who are of good 
family, perfect demeanour, and are grateful (to you). 


324. As army commander, appoint someone who is 
magnanimous, free of attachment, courageous, gentle, 
reliable, ever-conscientious, and is a follower of 
Dharma. 


325. As chief leaders, appoint venerable elders who 
can remember the pure ways of the Dharma, who are 
knowledgeable and skilled in the sciences; are well- 
balanced and of gentle character. 


[Way of governance] 


326. Get monthly reports from them on every affair 
(belonging to their office), and having heard them, you 
should decide personally on all matters relating to the 
religious establishments and so forth. 


327. lf your governance is for the benefit of Dharma 
rather than for the sake of fame and greed, then it will 
be very fruitful — otherwise it will not. ... 


329. You should gather around you many (advisors) 
of good family who are old in experience, who know the 
custom, abstain from evil, and who can perceive what 
must be done. 


[Treatment of criminals] 


330. Never resort to executing, binding, and torturing 
(criminals) even if they deserve it. Filled with 
compassion, always take them under your care. 


331. Monarch, you should always think of just 
compassionately benefitting even those embodied 
beings who have committed some intolerable crime. 


429 





ai làm những người lãnh dao chính của các cơ sở tôn 
giáo. 


323. Hãy bó nhiệm người biết truyền thống xã hội và 
là tín đồ của giáo pháp; người mà dịu dàng, trong 
sáng, trung thành và không ác độc; người có gia đình 
tốt, phong cách hoàn hảo và biết ơn (bệ hạ) làm đại 
thân. 


324. Hãy bó nhiệm người anh hùng, không ràng 
buộc, can đảm, nhẹ nhàng, đáng tin cậy, luôn tận tâm 
và là một tín đô của Phật pháp làm người chỉ huy quân 
đội. 


325. Hãy bổ nhiệm những đại đức trưởng lão có thể 
nhớ những cách thanh tịnh của giáo pháp, là người có 
kiến thức và khéo léo trong các môn khoa học; khéo 
cân bằng và có tính cách dịu dàng làm những vị lãnh 
đạo chính. 


Cách Trị Vì Đất Nước 


326. Hãy nhận các bản báo cáo hằng tháng từ các 
quan về mọi sự vụ (thuộc về văn phòng của họ) và sau 
khi đã nghe chúng, Bệ hạ nên tự quyết định tất cả vấn 
đề liên quan đến các cơ sở tôn giáo và v.v... 


327. Nếu sự trị vì của Bệ hạ là vì lợi ích của giáo 
pháp hơn là vì danh tiêng và lòng tham thì nó sẽ rât lợi 
lạc-nêu không sẽ không có lợi lạc... 


329. Bệ hạ nên quy tụ chung quanh mình nhiều vị (cố 
vấn) có gia đình tốt, là người già dặn kinh nghiệm, biết 
tập quán, không làm ác và có thể nhận biết được điều 
cần phải làm. 


Đối Xử Với Tội Phạm 
330. Đừng bao giờ dùng đến việc hành quyết, trói và 


tra tấn (tôi pham) ngay cả khi ho dáng bị như thế. Đầy 
lòng trắc ẫn, hãy luôn quan tâm đến họ. 


331. Bệ hạ, người nên luôn luôn nghĩ đến việc từ bi 
làm lợi cho ngay cả những hữu tình hiện thân đã phạm 
một sô tội ác không thê dung thứ. 








332. Đặc biệt khởi tâm bi, đối tội phạm cực ác. Chính 
kẻ tự hại kia, là sở duyên đại bi, cho người có đại tâm. 


333. Giam tội nhỏ, một, hoặc năm ngày, rồi thả; còn 
lại tùy như lý; chớ giam ai không thả. 


334. Không có tâm tha ai, tức sanh bất luật nghỉ 
(không tự chế), do bát luật nghi ấy, liên tục tích tội ác. 


335. Chừng nào tü chưa thả, hãy dé cho an ỗn, cho 
cạo râu, tắm gội, y phục, ăn uống, thuốc. 


336. Như muốn dạy trẻ hư, trách phạt vì thương yêu, 
không phải vì giận hờn, cũng không câu tài lợi. 


337. Khi điều tra biết rõ, tội sát nhân cực ác, chỉ nên 
đuôi khỏi nước, không giêt, không hành hạ. 


[Khuyên về cách trị quốc] 


338. Tự mình không do ai, bằng đôi mắt tinh tường, 
quan sát toàn quóc cảnh, luôn cảnh giác, chánh niệm, 
hành trách vụ y pháp. 


339. Tâm cung kính phụng hiến, dâng cúng bậc 
phước điền, đối vị khác cũng vậy, tùy thuận tâm cao 
đại. 


340. Cung kính, như hoa nở; huệ thí, như quả to, 
nhẫn nhục, vua như cây, làm bóng mát che dân, nhu 
loài chim đến đậu. 





332. Exercise even more special compassion toward 
those who have committed the horrible crime of 
murder. Those people who ruin themselves are worthy 
of a great being's compassion. 


333. Release those imprisoned for minor offences 
within one to five days, and do the same to the rest of 
them whenever appropriate. Never leave anyone 
unreleased. 


334. Should you forget to release anyone, lack of 
self-restraint will follow, and continuous evil will follow 
from that lack of self-restraint. 


335. As long as prisoners are not released, keep 
them happy and comfortable by putting barbers, 
bathing facility, food, clothing, drink, and medicine at 
their disposal. 


336. Just as a (parent) wishing to civilize his ill- 
mannered children, exercise punishment out of 
compassion rather than out of anger or for wealth. 


337. Once you have found under investigation that 
someone had committed murder out of extreme hatred, 
expel them from the country without killing or harming 
them in any way. 


[Advice on how to rule the kingdom] 


338. Independently keep a spying eye over the whole 
country. Ever-conscientious and mindful, do everything 
in a way that accords with the Dharma. 


339. You should offer appropriate gifts, respect, and 
service to those (religious persons) who are the 
foundations of good qualities, and also to the rest of 
them according to their merits. 


340. Let the birds of the people rest on the tree of the 


monarch with its shade of patience, its blooming 
flowers of respect, and its big fruits of generosity. 


430 





332. Hãy thé hiện lòng trắc án đặc biệt hơn nữa đối 
với những người đã phạm tội giết người khủng khiếp. 
Những người tự hủy hoại bản thân mình xứng đáng 
với lòng trắc án của một hữu tình vĩ dai. 


333. Hãy phóng thích những người bị giam giữ vì 
những tội nhẹ trong vòng một đến năm ngày và làm 
điều tương tự với những người còn lại bất cứ khi nào 
thích hợp. Đừng bao giờ dé bát kỳ ai bị giam cầm. 


334. Nếu Bệ hạ quên phóng thích bất cứ ai, sự thiếu 
tự chủ sẽ theo sau và điêu ác liên tục sẽ theo sau do 
sự thiêu tu kiêm chê đó. 


335. Vì các tù nhân không được thả, hãy giữ cho họ 
hạnh phúc và thoải mái bằng cách để họ chọn thợ cắt 
tóc, thiết bị tắm rửa, thức ăn, quần áo, đồ uống và 
thuốc men theo ý họ. 


336. Cũng giống như một (cha mẹ) muốn những đứa 
con cư xử tệ của mình cư xử tốt hơn, hãy thực hiện 
hinh phạt vì lòng trắc án chứ không phải vì tức giận 
hoặc vì của cải. 


337. Một khi Bệ hạ đã điều tra được rằng ai đó đã 
giết người vì lòng căm thù tột độ, hãy trục xuất họ khỏi 
đất nước mà không giết hoặc làm hại họ theo bất kỳ 
cách nào. 


Lời Khuyên Về Cách Trị Vì Vương Quốc 


338. Hãy xem xét cán thận toàn đất nước một cách 
độc lập. Luôn tận tâm và chánh niệm, làm mọi việc 
theo cách phù hợp với giáo pháp. 


339. Bệ hạ nên cúng dường những món quà thích 
hợp, sự tôn trọng và sự phục vụ cho những ai (những 
người tôn giáo) là nền tảng của những phẩm chất tốt 
và cả những người còn lại tùy theo phước của họ. 


340. Hãy để những con chim của dân chúng nghỉ 
ngơi trên cây của vua với bóng râm của sự kiên nhẫn, 
những bông hoa tôn kính nở rộ và những trái lớn của 
lòng quảng đại của cây. 








341. Vua có thí có giới, uy nghiêm mà thân yêu, dân 
chúng sẽ mên mộ, cũng như đường cát ngọt, bọc đậu 
khâu, hô tiêu. ... 


343. Vua không mang vương quốc từ đời trước đến 
đây, Vua cũng sẽ không mang vương quốc đến đời 
sau — Vua có được vương quóc, do hành theo chánh 
pháp, vậy Vua chớ làm gì, trái ngược với chánh pháp. 


‘The Precious Garlanđ, vv.231-257, 307, 309-10, 
313, 315-27, 329-44, and 343, dich Anh T.A. 


Suy tưởng ân đức của me 


V.13 Tu tập từ bi bằng suy tưởng ân đức của me 
trong đời này và các đời trước 


Đoạn này là một bản dịch dáy đủ phẩm thứ bảy của 
một luận thư Tây Tạng nỗi tiếng, Giải thoát trang 
nghiêm bảo' của vị đại luận sư Tây Tạng Gampopa 
(1079-1153). 

Đây là một giáo giới đơn giản vé tu tập tâm từ và lòng 
bi, hai yéu tó quan trọng nhát của Bô-tát dao dẫn đến 
Phật quả, mục đích mà luận sư muốn chứng đạt, vì lợi 
ích của tất cả chúng sinh. 

Hai phẩm tánh này có thé áp dụng cho tắt cả những 
sắc thái xã hội của Đại thừa và Kim cang thừa; chúng 
sẽ được tài bồi trong tất cả các nẻo đời — tinh bạn, các 
mối quan hệ, gia đình và xã hội nói chung. 

Một chủ đề quan trọng trong đoạn văn này là nói, 
cũng như một người mang ơn của mẹ trong đời này, vì 
công ơn và sự chăm sóc mà mẹ dành cho, cũng vậy, ta 
phải có tám từ bi đối với tát cả chúng sanh, vì tát cả đã 
từng là mẹ của ta trong vô só đời quá khứ (xem *Th.74 
và ”V. 18). 


Bây giờ, như phép đối trị cho sự tham cầu an lạc của 
tịch diệt, tôi sẽ giảng thuyết tu tập từ bi. Tham cầu an 
lạc của tịch diét' có nghĩa là mong cầu Niét-bàn chi vì 





341. People are going to be pleased with a king that 
is generously disposed and majestic, just like with a 
sugar candy with cardamom and pepper coating. ... 


343. You have not brought this kingdom with you 
from a former life, nor will you carry it with you to the 
next — you have won it through practising the Dharma, 
and therefore you should not do anything against the 
Dharma. 


“The Precious Garland', vv.231—257, 307, 309-10, 
313, 315—27, 329-41, and 343, trans. T.A. 


Reflection on the kindnesses of one's mother 


V.13 Developing loving kindness and compassion 
by reflecting on the kindness of one's mothers in 
this and past lives 


This passage is a full translation of the seventh 
chapter of a famous Tibetan text, “The Jewel Ornament 
of Liberation' of the great Tibetan master Gampopa 
(1079-1155). 

It is a straightforward instruction on the meditative 
development of loving kindness and compassion, the 
two most important factors of the bodhisattva's path to 
Buddhahood, the goal he wants to attain for the sake of 
all sentient beings. 

The two qualities are applicable in all the social 
aspects of Mahayana and Vajrayäna Buddhism; they 
are to be cultivated in all walks of life — friendships, 
relationships, family, and society at large. 

An important theme in the passage is that just as one 
owes great kindness to one's present mother, due to 
her great kindness and care for one, so one should be 
kind and compassionate to all beings, as they have 
each been one's mother in countless past rebirths (see 
*Th.74 and *V.18). 


Now, as the antidote for attachment to the happiness 
of peace, I will teach contemplation on loving kindness 
and compassion. 'Attachment to the happiness of 


431 





341. Mọi người sé hài lòng với vi vua hào phóng và 
uy nghiém, gióng nhu vói mót vién keo duóng vói tháo 
quá và tiéu. 


343. Bé ha dà khóng mang vuong quóc này theo 
minh từ kiép trwóc và Bé ha cüng sé khóng mang theo 
nó đến kiếp sau-Bệ ha dà dat được nó nhờ thực hành 
giáo pháp và do đó, Bệ hạ không nên làm bất cứ điều 
gì chống lại giáo pháp. 


(Vòng hoa quý báu, kệ só 231-257, 307, 309-10, 313, 
315-27, 329-41 và 343, do T.A. dịch tiêng Anh). 


QUÁN CHIẾU VÉ LÒNG NHÂN TỪ CỦA NGƯỜI 
MẸ 


V.13 Trưởng dưỡng lòng từ và lòng bi bằng cách 
quán chiếu về lòng nhân từ của những người mẹ 
của bạn trong kiếp sống này và những kiếp quá 
khứ 


Đoạn văn này là một bản dịch đây đủ của chương 
thứ bảy của bản văn Tây Tạng nỗi tiếng: “Sự trang 
hoàng bằng châu báu của sự giải thoát của bậc thầy 
Tây Tạng là Gampopa (1079-1153). 

Nó là một chỉ dẫn dễ hiéu vé sự phát triển thiền định 
về lòng từ và lòng bi, hai yếu tó quan trong nhát cüa 
con duóng cüa Bồ-tát trên đường đến quả Phật, mục 
tiêu mà vị áy muốn dat vì lợi ích của tắt cả chúng sanh. 

Hai phẩm chát này được áp dung trong tất cả khía 
cạnh xã hội của Phật giáo Đại thừa và Kim cương thừa; 
chúng được trưởng dưỡng trong tắt cả các thành phàn- 
tinh ban, quyén thuóc, gia dinh và xà hói nói chung. 

Một chủ dé quan trong trong đoạn này là cũng như 
người nợ lòng nhân từ vĩ đại với người mẹ hiện đời của 
mình do sự chăm sóc và lòng nhân từ vĩ đại cho mình, 
thế nén người ta nén tử tế và từ bi với tát cả chúng 
sanh vì họ đã từng là mẹ của mình trong vô lượng tái 
sanh trong quá khứ (xin xem Th.74 và V.18). 


Giờ đây, như là phương thuốc giải sự chấp đắm với 
sự hạnh phúc của sự an tịnh, Tôi sẽ giảng dạy sự thiền 
quán về lòng từ và lòng bi. “Chấp đắm vào hạnh phúc 








mình và do thiếu tình yêu đối với chúng sanh nên 
chẳng làm các việc lợi tha. Đó là thái độ của những vị 
Tiểu thừa.278 

Như nói rằng, Vì lợi ích chính mình, bỏ mặc lợi ích 
người, càng vì lợi ích mình, lợi mình thành tối 
thượng. 279 

Song nếu phát khởi tâm từ bi, sẽ vì ái trước chúng 
sanh mà không mong chỉ giải thoát riêng mình. Vì vậy 
ta nên tu tập từ bi. 

Như Thượng sư Văn- thù nói rằng, 'Người hành Đại 
thừa không được xa lia từ bi dù chỉ một sát-na.' Lại 
nữa, 'Nhiép hộ tha nhân bằng từ bi, chứ không bằng 
thay vì thù hân.’ 


[Tâm tù] 


Tu từ vô lượng sẽ được luận giải theo sáu đặc tính 
là: sai biệt, sở duyên, tướng trạng, tu pháp, thành thục 
và công đức. 


Tâm từ sai biệt có ba: 

(1) sanh duyên từ: do duyên đến đối tượng là chúng 
sanh mà phát khởi tâm từ, (2) pháp duyên từ: do duyên 
đến đối tượng là các pháp mà phát khởi tâm từ, (3) vô 
duyên từ: không duyên đến tát cả tưởng. Vô Tận Y sở 
vân kinh’ nói rằng: 'Sanh duyên từ là pháp hành của 
các vị Bồ-tát sơ phát bó-dà tâm.280 

Pháp duyên từ là pháp hành của các vị đã nhập Bồ- 
tát hành. Vô duyên từ là pháp hành của các vị Bồ-tát 
đã đắc vô sanh pháp nhán'.281 


Sanh duyên từ: loại biệt thứ nhất của tâm từ là 
hướng đến chúng sanh. Đặc tính của nó là mong cầu 





peace' means to aspire to nirvana just for oneself and, 
due to lack of love for sentient beings, not to do 
anything for the sake of others. That is the attitude of 


those on the Lesser Vehicle. 276 

As it is said, 'For one's own concerns the concerns of 
others, though they be many, should be neglected. If 
one considers one's own concerns more important, one 


will achieve one's highest aim.'2/7 

But once loving kindness and compassion dawn in 
one's mind, one will love sentient beings and will not be 
able to reach liberation just alone. That is why one 


should better cultivate loving kindness and 
compassion. 
As Master Mañjuśrīkīrti said, ‘Those on the 


Mahāyāna path should not neglect loving kindness and 
compassion even for a moment.’ Furthermore, ‘Others’ 
concerns are taken under care by loving kindness and 
compassion, rather than by anger.’ 


[Loving kindness] 


Immeasurable loving kindness will be discussed 
under six aspects: its types, objects of reference, 
definition, method of cultivation, full development, and 
benefits. 


There are three types of loving kindness: 

(1) loving kindness with reference to sentient beings, 
(2) loving kindness with reference to the Dharma, and 
(3) non-referential loving kindness. The 'Aksayamati 
Request Sūtra’ says: ‘Loving kindness with reference to 
sentient beings is practised by those bodhisattvas who 


have just developed awakening-mind.279 

Loving kindness with reference to the Dharma is 
practised by those bodhisattvas who are already 
engaged in the bodhisattva activities. Non-referential 
loving kindness without reference to anything is 
practised by those bodhisattvas who have acquired 


patient acceptance with respect to the unborn'. 279 


Loving kindness regarding sentient beings: The first 
type of loving kindness is directed towards sentient 


432 





của sy an tinh" nghĩa là ước nguyện dat niét-bàn chi 
cho bán thân và do không có tinh thương cho chúng 
sanh, không làm bát kỳ điều gì vì lợi ích của người 
khác. Đây là thái độ của những ai thuộc Tiểu thừa.°8 
Người ta cho rằng: "Vi nhüng mối bận tâm của chính 
mình là những môi bận tâm của người khác, mặc dù 
nhiều nhung có thé bỏ qua. Nếu người coi những mối 
bận tâm của chính mình quan trọng hơn, người đó sẽ 


đạt được mục tiêu cao nhát."97 

Nhưng một khi lòng từ và lòng bi rõ ràng trong tâm 
của một người, người ấy sẽ yêu thương chúng sanh và 
sẽ không có khả năng đạt giải thoát chỉ một mình. Đó 
là vì sao người ta nên trưởng dưỡng lòng từ và lòng bi. 

Như bậc thầy Văn Thù Sư Lợi đã nói là: “Những ai 
trên con đường Đại thừa không nên sao lãng lòng từ 
và lòng bi thậm chí trong giây lát.” Hơn nữa, những mối 
bận tâm của những người khác (tha nhân) được chăm 
lo bằng lòng nhân từ và lòng bi, hơn là bằng sự giận 
dữ.” 


LÒNG TỪ 


Có ba loại lòng từ: 

(1) lòng từ với sự tham chiếu đến chúng sanh (chúng 
sanh duyên từ), (2) lòng từ với sự tham chiếu đến giáo 
pháp (Pháp duyên từ) và (3) lòng từ không tham chiếu 
(vô duyên từ). Kinh *Bó-tát Vô Tán Y thưa hỏi ” thuyết 
là: “Chúng sanh duyên từ được các Bồ-tát vừa phát 
tâm bó dé thực hành.58 

Pháp duyên từ được các Bó-tát đã tham gia vào các 
hoạt động của Bồ-tát thực hành. Vô duyên từ duoc 
những Bồ-tát đã đạt vô sanh pháp nhẫn thực hành.”59 


Chúng sanh duyên từ: Kiểu lòng từ đầu tiên thì được 
hướng vé chúng sanh. Nó được định nghĩa như tâm lý 








chúng sanh có được an lạc. Phương pháp tu tập tâm 
từ chủ yếu y cứ trên việc thường ức niệm về ân đức 
của người khác. Cho nên trước hết các người hãy suy 
tưởng ân đức của chúng sanh. 


Trong đời này, người có ân đức to lớn nhát đối với ta 
là mẹ. Ân đức của mẹ dành cho ta có bao nhiêu loại? 

Có bốn: (1) ân sinh ra thân ta; (2) ân khó nhọc vì ta; 
(3) ân cho ta sự sống; (4) ân chỉ bày thế gian cho ta. 

Như trong 'Bát-nhá bát thiên tụng có nói rằng: “Vì 
sao vậy? Bởi mẹ nuôi nắng ta, chịu khó nhọc vì ta, bảo 
vệ đời ta, và chỉ cho ta tường tận thé gian này.’ 


Trước hết các người hãy suy tưởng về ân đức sinh 
thành của mẹ. Thân này của ta không sanh ra tức thời 
đầy đủ, với gân cốt trọn vẹn và sắc da tươi tốt, mà phải 
lớn dàn trong thai mẹ từ một khối chất nhày, do máu và 
thịt của mẹ tạo thành nhựa sống, là tinh chất của sự 
sống. 

Nó được nuôi dưỡng bằng nhựa sống lấy từ thực 
phẩm của mẹ, và phát triển ngay cả khi mẹ phải chịu 
những khó chịu bát an, bệnh tật, đau nhức. Rồi sau khi 
sanh, mẹ cũng chăm sóc nuôi nắng từ một sinh vật bé 
bỏng cho đến trưởng thành lớn bằng con bê. 


Thứ hai là ân khó nhọc của mẹ vì ta. Thoạt kỳ thủy, 
ta chẳng chào đời với đầy đủ y phục, trang sức, sở 
hữu tài vật, hay mang theo lương thực. Ta sinh với hai 
bàn tay trắng, không sở hữu gì ngoài miệng và dạ dày. 

Khi đến một nơi xa lạ không người thân quen này, 
mẹ không bỏ ta đói mà cho ta ăn; chẳng bỏ ta khát mà 
cho ta uông; chẳng bỏ ta lạnh mà cho ta quần áo; 
chẳng bỏ nghèo khó mà cho ngươi tài vật. 

Không phải mẹ chỉ cho những thứ mẹ không cần; mà 
cho cả thức ăn, thức uống và y phục, thậm chí những 
thứ mà chính bà không dám dùng. Mẹ sẽ không làm gì 
cho hạnh phúc chính mình trong đời này, hay đời sau, 





beings. It is defined as the mentality of wanting them to 
find happiness. The method of cultivating loving 
kindness basically depends on recalling the kindness of 
others. So first you should reflect on the kindness of 
sentient beings. 


In this life, the person who has showed us the 
greatest kindness is our mother. How many types of 
kindness did our mother show to us? 

Four kinds, namely: (1) the kindness of nurturing our 
bodies, (2) the kindness of undergoing hardships for 
us, (3) the kindness of protecting our lives, and (4) the 
kindness of showing us the world. 

As the 'Perfection of Wisdom Sütra in 8,000 Lines' 
says: Why is it? Because the mother nurtures us, goes 
through hardship for us, she protects our lives, and she 
shows us the world.’ 


First you should reflect on the kindness of her 
nurturing your body. This body of yours did not arise at 
once fully grown, with muscles well-developed and in 
fine complexion. Rather it developed in your mother's 
belly gradually from a quivering, gelatinous mass, due 
to the elemental essence which is the life-sap of your 
mother's flesh and blood. 

It was nurtured by the vital essence of her food and 
developed even while she had to endure 
embarrassment, sickness, and all kinds of pain. Later, 
after she gave birth to it, she also took care of it and 
brought it up from a tiny thing to something as big as a 
yak. 


The second is the kindness of her undergoing 
hardships for you. To begin with, you did not arrive 
here wearing clothes, adorned by ornaments, owning 
goods, and bringing provisions. You came empty- 
handed, with no material possessions other than a 
mouth and stomach. 

When you arrived in this unknown land with no 
acquaintances, your mother did not let you starve but 
gave you food to eat; she did not let you go thirsty but 
gave you drink to drink; she did not let you get cold but 
gave you clothes to wear; and she did not leave you 
poor but gave you possessions. 


433 





mong muốn chúng sanh tìm thấy hạnh phúc. Phương 
pháp trưởng dưỡng lòng từ cơ bản tùy thuộc vào việc 
nhớ lại lòng nhân từ của những người khác. Thế nên 
đầu tiên bạn nên quán chiếu về lòng nhân từ của 
chúng sanh. 


Trong kiếp sống này, người đã thể hiện lòng nhân từ 
vĩ đại nhất là mẹ của chúng ta. Có bao nhiêu kiểu lòng 
nhân từ mà mẹ chúng ta đã làm cho chúng ta? 

Có bốn kiểu, nghĩa là: (1) lòng nhân từ của nuôi 
dưỡng thân thể chúng ta, (2) lòng nhân từ của chịu 
đựng gian khổ cho chúng ta, (3) lòng nhân từ của bảo 
vệ mạng sống của chúng ta và (4) lòng nhân từ của 
việc dạy cho chúng ta biết về thế giới này. 

Như Kinh bát nhã 8.000 kệ / Bát nhã bát thiên tụng 
cho rằng: “Tại sao như vậy? Bởi vì mẹ ta nuôi dưỡng 
chúng ta, chịu cực khó cho chüng ta, me báo vệ mạng 
sống của chúng ta và dạy ta biết về thế giới này.” 


Thứ nhất, bạn nên quán chiếu về lòng nhân từ của 
mẹ nuôi dưỡng thân thể bạn. Thân thể này của bạn 
không phát triển đầy đủ ngay lập tức, với các cơ bắp 
phát triển tốt và làn da mịn màng. Thay vào đó, nó phát 
triển trong bụng mẹ bạn dần dần từ một khối sền sệt, 
run rây, do tinh chất nguyên tố vốn là nhựa sống của 
máu thịt mẹ bạn. 

Nó được nuôi dưỡng bằng tinh chất quan trọng trong 
thức ăn của mẹ và phát triển ngay cả khi mẹ phải chịu 
đựng sự bối rối, bệnh tật và đủ loại đau đớn. Sau này, 
sau khi sinh nó ra, mẹ cũng đã chăm sóc nó và nuôi nó 
từ một thứ nhỏ xíu thành một thứ to bằng con bò yak 
(với lông dài, sừng dài, sống ở Trung Á). 


Thứ hai là lòng tốt của mẹ trải qua bao gian khổ vì 
bạn. Khi sinh ra, bạn không mặc quần áo, mang đồ 
trang sức, sở hữu hàng hóa và mang theo thực phẩm 
dự trữ. Bạn đã đến tay không, không của cải vật chất 
nào ngoài cái miệng và cái dạ dày. 

Khi bạn đến vùng đất xa lạ không người quen này, 
mẹ bạn không để bạn chết đói mà cho bạn ăn; mẹ 
không để bạn khát mà cho bạn uống nước; mẹ không 
để bạn bị lạnh mà cho bạn quần áo để mặc; và mẹ 
không bỏ bạn nghèo mà cho bạn của cải. 

Mẹ không chỉ cho bạn những thứ mẹ không cần. Mẹ 
đã từ bỏ thức ăn của mình, đồ uống của mình và quần 








mà chỉ chăm sóc con tận tụy không bận tâm đến hạnh 
phúc đời này và đời sau của mình. 


Có những thứ không dễ gì có được, nhưng mẹ trao 
hết cho con mình dù phải chịu nhiều vất vả, thậm chí 
làm điều sai phạm, chịu đau đớn. Sai phạm ở đây có 
nghĩa là tạo các nghiệp bát thiện như diéu ngư hay giết 
hại sinh vật dé nuôi con. 

Đau đớn ở đây là nói trong khi buôn bán hay làm 
nông mệt nhọc, cả ngày lẫn đêm, phải đạp Sương tuyết 
thay giày dép, đội sao thay mũ, đi trên đôi ông quyên 
thay vì ngựa, quất tơ sợi thay vì roi, đưa hai đùi cho 
chó, đưa hai má cho người, cũng chỉ để nuôi con. 


Lại nữa, bà thương yêu kẻ xa lạ vô dụng này hơn cả 
cha mẹ hay sư trưởng đã có ân với mình. Bà trông 
nom con với đôi mắt trìu mến, ôm ấp sưởi ấm con 
trong lòng, ru con bằng mười đầu ngón tay với giọng ru 
ngọt ngào. 


Ân thứ ba là cho ta sự sống. Ban sơ, ta có miệng 
nhưng không thể tự ăn, có tay mà không thể tự dùng, 
có sức nhưng không đủ mạnh để làm gì ta muốn. Ta 
chỉ như con sâu nhỏ: yếu ớt, vô nghĩa, đủ sức tự chăm 
SÓC. 

Thé nhưng, mẹ săn sóc không hề bó mặc, bé ta trên 
đùi ngăn ta tránh lửa và nước, giữ ta tránh khỏi hố sâu, 
gạt đi mọi thứ nguy hiểm, và cầu nguyện cho ta an 
lành. 

Lo cho đời sống của ta, lo cho sức khỏe của ta, bà 
làm đủ mọi thứ như bói toán, chiêm tỉnh, giải. hạn, cầu 
đảo, đủ các thứ cúng bái. Mẹ cho con sự sống bằng 
các phương tiện như vậy. 





She did not just give you things she did not need. 
She gave up her own food, her own drink, and her own 
clothes. She would not do anything for the happiness of 
her present life, or even for the well-being of her future 
lives, but looked after her child without actually caring 
for the happiness of either her present or future lives. 


She did not obtain those things easily, but gave them 
to her child by undergoing much toil, wrong-doing, and 
pain. In terms of wrong-doing, she committed various 
unwholesome actions like fishing or butchery to feed 
her child. 

In terms of pain, while she was doing some kind of 
business or farm-work, day and night, she was wearing 
frost for her shoes, the morning star for her hat, riding 
the shank of her legs for her horse, flinging a woollen 
thread for her whip, exposing her calves to the dogs 
and her cheeks to the people in order to provide for her 
child. 


Furthermore, she loved this useless stranger much 
more than her own father, mother, and teachers who 
were very kind to her. She looked upon him with loving 
eyes and warmed him with her smooth caress. She 
rocked him on top of her ten fingers and called him in a 
sweet voice, saying things like 'my dearest, precious 
one, darling, sweetheart, you are Mommy's delight! 


Third is the kindness of protecting your life. In the 
beginning, you did not have any functional mouth or 
hands, or the greater strength that you have now that 
makes you capable of working. Rather you were just 
like a tiny worm: frail, insignificant and lacking the 
ability to care for yourself. 

Your mother, however, did not reject but served you, 
held you in her lap, protected you from fire and water, 
held you away from precipices, dispelled all harm, and 
prayed for your safety. 

In fear for your life, in fear for your health, she 
performed an inconceivable and unthinkable number of 
divinations, astrological calculations, correcting-rites, 
recitations and other rituals. That is how she protected 
her child's life. 


434 





áo của chính minh. Me sẽ không làm bát cứ điều gi 
cho hanh phüc cüa cuóc sóng hién tai cüa me, hoác 
thám chí cho hanh phüc cüa cuóc sóng tuong lai cüa 
me, nhung chám sóc con minh mà khóng thuc su 
quan tám dén hanh phüc cüa cuóc sóng hién tai và 
tuong lai cüa me. 


Me dà khóng kiém duoc nhüng thü dó dé dàng 
nhung dà trao chüng cho con minh bằng cách chịu 
đựng nhiều vất vả, sai trái và đau đớn. Về mặt sai trái, 
cô ấy dà phạm nhiều hành động bát thiện như câu cá 
hoặc giết thịt để nuôi con mình. 

Về nỗi đau, khi đang làm một công việc kinh doanh 
hay đồng áng nào đó, cả ngày lẫn đêm, cô ấy mang đôi 
giày giá rét, đội mũ sao mai, cưỡi con ngựa là đôi ống 
quyén của cô ấy, quất roi là sợi len, phơi bắp vé của có 
cho chó và chia má cho người ta dé chu cáp cho con. 


Hon thế nữa, mẹ yêu thương kẻ xa lạ vô dung này 
nhiều hơn cả cha, mẹ của mẹ và các giáo viên mà rất 
tử tế với mẹ. Mẹ nhìn con với đôi mắt yêu thương và 
làm ám áp con bằng sự âu yếm mượt mà của me. Me 
dung đưa con trên mười ngón tay của mình và goi con 
bằng một giọng ngọt ngào, nói những điều như “người 
yêu quý nhất của mẹ, con yêu, con yêu, con là niềm vui 
của me!" 


Thứ ba là lòng nhân từ bảo vệ mạng sống của bạn. 
Lúc ban đầu, bạn không có bất kỳ chức năng nào của 
miệng hoặc tay nào, hoặc sức mạnh lớn hơn mà bạn 
có bây giờ, khiến bạn có khả năng làm việc. Đúng hơn 
là bạn giống như một con sâu nhỏ: yếu đuối, tầm 
thường và thiếu khả năng chăm sóc cho bản thân. 

Tuy nhiên, mẹ của bạn đã không từ chối mà còn 
phục vụ bạn, ôm bạn vào lòng, bảo vệ bạn khỏi lửa và 
nước, giữ bạn tránh xa những vách núi, xua tan mọi 
tôn hại và cầu nguyện cho sự an toàn của bạn. 

Vì sợ hãi cho cuộc sống của bạn, sợ hãi cho sức 
khỏe của bạn, mẹ đã thực hiện một số lượng bất khả 
tư nghì và không thể tưởng tượng được của các phép 
bói toán, tính toán chiêm tinh, các nghi thức chinh sửa, 
đọc tụng và các nghi lễ khác. Đó là cách cô ấy bảo vệ 
cuộc sống của con mình. 








Ân thứ tư, chỉ bày thế gian cho ta. Không phải ta đến 
thế gian này mà đã biết hết mọi thứ, kinh nghiệm dày 
dặn, thông minh tài trí từ đầu. Ta chẳng biết làm gì 
ngoai trừ khóc và vung váy tay chân dé gọi người thân 
chú ý. 

Khi ta không biết ăn, mẹ dạy ta ăn. Khi ta không biết 
mặc, mẹ dạy ta mặc. Khi ta không biết đi, mẹ dạy ta đi. 
Khi ta không biết nói, mẹ dạy ta nói: “À, ừ, mẹ, má.” Mẹ 
nuôi lớn ta dạy ta nhiều tài khéo cần thiết để tài nghệ 
của ta sánh bằng người khác. 


Thêm nữa, đây không phải chỉ là mẹ của ta trong đời 
này, mà vì ta đã trôi lăn trong dòng sanh tử từ vô thủy, 
nên bà cũng đã từng là mẹ ta trong vô số, vô lượng 
lân. 

Đó là điều được nói trong kinh 'Luân hồi vô thủy: 
'Nếu có kẻ đem tất cả đất đá, cây cỏ, tất cả rừng rậm 
trên thế gian này chia chẻ thành từng chút nhỏ như hạt 
cối, rồi có người đem đếm, thì cũng có lúc. đếm hét. 

Song, không thể nào đếm hết được số lần mà một 
chúng sanh đã từng là mẹ của ta.' 

Cũng vậy, (Nagarjuna / Long Thọ nói trong) “Thư cho 
thiện hữư' (Suhrllekha / Giới vương thơ, V.68 rằng: 'Giả 
sử lấy đại địa, nghiền nhỏ thành hạt cối, cũng không 
đếm hết được, số lượng mẹ của ta.” 


Mỗi lần là mẹ ta, người đều bày tỏ bấy nhiêu ân đức 
như trước kia. Do vậy, bởi ân đức của mẹ thật vô hạn, 
nên hãy yêu quý mẹ chí thiết và quán chiếu để tăng 
trưởng tình thương yêu và mối quan hoài mong cho mẹ 
được tăng ích và an lạc. 


Không chỉ thế, hết thảy chúng sanh đã từng là mẹ 
của ta, và mỗi lần làm mẹ như thế là mỗi lần cũng 
thương yêu như hiện tại. Số lượng chúng sanh là bao 
nhiêu? Như hư không vô hạn, cũng vậy, chúng sanh 
sung mãn hư không. 

Như kinh Phổ Hiền hành nguyện (bZang po spyod 





Fourth is the kindness of showing you the world. You 
did not come into this world knowing everything, greatly 
experienced, with a keen intellect from the first. You did 
not know how to do anything except to call out to close 
ones by wailing and crying and to beckon them with 
your hands and legs. 

When you could not eat, she taught you how to eat. 
When you could not dress, she taught you how to 
dress. When you could not walk, she taught you how to 
walk. When you could not talk, she taught you how to 
say 'yes' and “no' and so forth. She raised you up by 
teaching the various skills needed so that your personal 
capacities now matched those of others. 


Furthermore, she has not been your mother only in 
your present lifetime, but given that you have been 
wandering in samsara since times without beginning, 
she has been your mother countless, innumerable 
times. 

That is what is said in the 'Beginningless Samsara 
Sūtra’: ‘If all the earth and stones, plants and trees, and 
all the forests in this world were reduced down to bits 
as tiny as the pits of a juniper tree by one person and 
another person were to count them, they would one 
day come to an end. 

However, it is impossible to count how many times 
one sentient being has been your mother." 

Also, (Nagarjuna's) ‘Letter to a Friend' (v.68) says: 
"We would run out of earth trying to count our mothers 
with balls of clay the size of juniper berries.' 


Each time she was your mother, she demonstrated 
the same kind of kindness as seen before. Therefore, 
since her kindness has been limitless, cherish her from 
your heart and meditate in order to develop a genuine 
care for her benefit and wish for her happiness. 


Furthermore, all sentient beings have been your 
mother and every time they were so they were just as 
kind to you as the present one. How many sentient 
beings are there? Wherever space extends, it is filled 
up by sentient beings. 

That is what the 'Aspiration Prayer for Excellent 


435 





Thứ tu là lòng nhân từ day ban biết về thé giới này. 
Bạn đã không đến thế giới này biết hết mọi điều, đầy 
kinh nghiệm, với trí tuệ sắc bén ngay từ đầu. Bạn đã 
không biết làm bất kỳ điều gì ngoại trừ gọi người thân 
bằng khóc lóc và khóc lóc và vẫy gọi họ bằng tay và 
chân của bạn. 

Khi bạn không thể ăn, mẹ bạn dạy cho bạn cách ăn. 
Khi ban ,không thể mặc quần áo, mẹ bạn dạy bạn cách 
mặc quần áo. Khi bạn không thể bước đi, mẹ bạn dạy 
bạn cách đi. Khi bạn không thể nói, mẹ dạy bạn cách 
nói “dạ phải” và “không” và vân vân. Mẹ đã nuôi nắng 
bạn bằng cách dạy cho bạn nhiều kỹ năng khác nhau 
cần thiết để những khả năng riêng của bạn bây giờ, đã 
tương xứng với những kỹ năng của người khác. 


Hơn thế nữa, mẹ không chỉ là mẹ của bạn chỉ trong 
đời hiện tại vì bạn đã lang thang trong luân hồi từ vô 
thủy nên mẹ đã từng là mẹ của bạn trong vô số, vô 
lượng lần. 

Đó là điều được "Kinh Luân hồi từ vô thủy' đề cập: 
“Nếu tất cả trái đất, đá, cỏ cây và có người khác đếm 
chúng, đến một ngày nào đó sẽ hoàn tất việc đếm này. 

Tuy nhiên, không thể đếm được bao nhiêu lần một 
chúng sanh từng là mẹ của bạn.” 

Ngoài ra, “Bức thư viết cho người bạn" (của Ngài 
Long Thọ) (kệ số 68) cho là: “Chúng ta sẽ dùng hết trái 
đất này nếu đếm số lượng mẹ của chúng ta bằng 
những viên đất sét có kích thước bằng quả bách xù.” 


Lại nữa, tắt cả chúng sanh đã từng là mẹ của bạn và 
mỗi làn ho là mẹ của ban, họ đều tử tế với ban như 
người mẹ hiện đời. Có bao nhiêu chúng sanh? Bát ky 
nơi nào không gian mở rộng, nó đều tràn ngập các 
chúng sanh. 

Đó là điều mà "Kinh Câu nguyện cho hạnh kiểm tuyệt 








pa'i smon lam) nói: *Hu không vô biên, cũng vậy, 
chúng sanh vô bién." Do vậy, hãy tu tập dé tăng trưởng 
nguyện mong cho hết thảy chúng sanh vô biên như hư 
không được tăng ích an lạc. Khi tâm này được phát 
khởi, đó chính là tâm từ. 

Luận Đại thừa trang nghiêm kinh nói: “Từ trong tủy 
xương, Bồ-tát quán mọi chúng sanh như con một của 
mình, luôn mong lợi lạc cho tất cả. 


Khi mà, bằng lực của tâm từ, lệ tràn đôi mắt và lông 
tóc dựng đứng, đó chính là tâm đại từ. Khi tâm từ đó 
bình đẳng hướng đến hết thảy chúng sanh, đó là từ vô 
lượng. 


Tâm từ được tu tập viên mãn khi ta không còn mong 
câu lợi lạc cho riêng minh mà duy chỉ mong cho hêt 
thảy chúng sanh.282 


Tu tập tâm từ sẽ có vô lượng công đức. Như kinh 
Nguyệt đăng' nói, 'Bằng vô số phẩm vật chất đầy vô 
biên quốc độ Phật cúng dường các Tối Thắng Tôn, 
cũng không sánh bằng tu tập tâm tù.’ 


Ngay dù chỉ hành tâm từ trong chốc lát cũng có vô 
lượng phước báo. 'Bảo man luận" (của Long Tho) nói: 
'Bằng ba trăm bát cơm, cúng dường ngày ba lần, công 
đức cũng không thể bằng tâm từ chốc lát' (RV.283). 


Tu tập tâm từ, cho tới khi thành chánh giác, có tám 
công đức. 

'Báo man luán' nói: Được trời, người yêu quy, và tùy 
thời bảo hộ, tâm tịch tĩnh an lạc, thuốc độc, gươm đao 
không gia hại, thành tựu sở nguyện không nhọc công, 
rồi được tái sanh Phạm Thiên giới. Dù chưa thoát luân 
hồi, tâm từ có tám đức.' (RV.284-85).283 





Conduct Sütra' says: Limitless as the infinity of space, 
such are the numbers of sentient beings. Therefore, 
meditate for as long as it takes to develop a genuine 
wish for the benefit and happiness of all sentient beings 
wherever space extends. When that has been 
developed, it is actual loving kindness.’ 

The ‘Ornament of Mahayana Sütras' says: From the 
marrow of their bones, bodhisattvas treat all sentient 
beings as their only child. That is why they always want 
to benefit them.’ 


When, through the power of loving kindness, tears 
well up in your eyes and the hairs on your body are 
made to stand up, that is great loving kindness. When 
that kind of loving kindness is developed toward all 
sentient beings equally, it is limitless loving kindness. 


Loving kindness is fully developed when one no 
longer desires one's own happiness, but only those of 


other sentient beings. ^90 


Contemplation on loving kindness has countless 
good qualities. As the ‘Moon Lamp Sūtra’ says, 
‘Limitless offerings of various kinds filling up myriads of 
Buddha-fields presented to the supreme beings do not 
match the worth of loving kindness.’ 


Even practising loving kindness for one moment 
brings limitless karmic benefit. The ‘Precious Garland’ 
(by Nāgārjuna) says: ‘Even three-hundred pots of food 
given three times a day cannot match the karmic 
benefit of one moment of loving kindness’ (RV.283). 


Due to this practice one will, until the time of attaining 
awakening, receive eight kinds of benefit. 

According to the ‘Precious Garland’: “One will be 
loved by gods and humans, one will also be protected 
by them, will have peace of mind and lots of happiness, 
will not be harmed by poison or weapons, will achieve 
one’s aims without effort, and will be reborn in the 
(heaven-)world of Brahmā. Even if not liberated from 
samsāra, one obtains these eight qualities of loving 


kindness’ (RV.284- 85).281 
436 





vờï' cho là: "Nhu sự vô tận của không gian là vô hạn 
thì số lượng chúng sanh cũng thế.” Do đó, hãy thiền 
quán cho đến khi trưởng dưỡng được ước mong thật 
sự vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh bắt kỳ 
nơi nào không gian trải dài. Khi đã phát triển được điều 
đó là lòng từ thật sự.” 

“Kinh Đại thừa của sự trang hoàng” nêu là: “Từ tận 
xương tủy của họ, các Bồ-tát xem tất cả chúng sanh 
như đứa con duy nhất của họ. Đó là lý do vì sao họ 
luôn muốn lợi lạc cho chúng sanh.” 


Lòng từ được phát triển đầy đủ khi người ta không 
còn ước muôn hạnh phúc cho riêng bản thân mà chỉ là 
hạnh phúc của các chúng sanh khác.60 


Thiền quán về lòng từ có vô lượng phẩm tính tối. 
Như trong "Kinh Ánh Trăng" cho là: "Cüng dường vô 
lượng nhiều thứ khác nhau chất đầy vô số Phật quốc 
đại diện là các hữu tình cao thượng không bằng giá trị 
của lòng từ.” 


Ngay cả khi thực hành lòng từ chỉ trong một khoảnh 
khắc đem đến phước vô han. Trong sách ' ‘Vòng hoa 
quý báť” (của Ngài Long Tho) cho là: “Ngay cả khi bố 
thí ba trăm bát thức ăn ngày ba lần cũng không thể 
sánh được với phước của một khoảnh khắc của lòng 
từ.” (RV.283). 


Nhờ sự thực hành này, một người, cho đến khi đạt 
giác ngộ, nhận được tám loại phước. 

Theo như “Vòng hoa quý báu:” “Người này sẽ được 
vị trời và loài người yêu quý, họ sẽ bảo vệ cho người 
ấy, người ấy sẽ có được tâm an tịnh và nhiều hạnh 
phúc, sẽ không bị chất độc hay vũ khí làm hại, sẽ đạt 
được những mục tiêu của mình không cần nỗ lực và sẽ 
tái sanh trong cối (trời) Phạm thiên. Ngay cả khi chưa 
được thoát khỏi luân hồi, người ấy đạt được tám phẩm 


tính của lòng từ” (RV.284-85).61 








[Tâm bị] 


Khi tâm từ đã được tu tập thành thục như vậy, chẳng 
khó khăn gi dé tu tâm bi. Bi vô lượng cũng được luận 
theo sau tướng là: sai biệt, sở duyên, tướng trạng, tu 
pháp, công đức, và thành thục. 


Tâm bi sai biệt có ba: 

(1) sanh duyên bi: do duyên đến chúng sanh mà phát 
khởi, (2) pháp duyên bi: do duyên đến pháp mà phát 
khởi, và (3) vô duyên bi: không duyên đến tất cả tưởng. 

Loại biệt thứ nhất được phát khói khi quán thấy khó 
đau của chúng sanh trong các ác đạo, và tương tự. 

Loại biệt thứ hai được phát khởi do tu tập bốn Thánh 
đế và thông suốt hai loại nhân quả,2Ö4 tâm đoạn trừ 
chấp thường và chấp nhất, bấy giờ tâm bi phát khởi, 
quán rằng “Ôi, hết thảy chúng sanh đều mê mờ không 
tỏ ngộ nhân quá cho nên chấp thường chấp nhất!” 

Loại biệt thứ ba phát khởi khi tự tâm an lập bình 
đẳng, chứng ngộ Không tánh của hết thảy pháp — phát 
khởi tâm bi, thương xót hết thảy chúng sanh chấp chặt 
các pháp là thật có. 

Như nói rằng, 'Khi Bồ-tát an lập bình đẳng, viên mãn 
lực tu tập, phát khởi tâm bi thương chúng sanh bi quy 
cháp hữu nắm chát.'285 


Trong ba loại biệt tâm bi này, đây chỉ nêu tu tập cho 
loại đầu. Sở duyên là hết thảy chúng sanh. Tướng 
trạng là ý mong muốn chúng sanh thoát khổ và nguyên 
nhân khỗ. 


Phương pháp tu tập loại tâm bi này là liên tưởng đến 
mẹ mình trong đời này. Giả tưởng mẹ ta đang ở một 
nơi mà tại đó bị người đánh đập, cắt xẻ, luộc sống, 
thiêu sống, hoặc giả tưởng mẹ ta đang bị lạnh cóng 
đến nỗi da phồng rồi nứt nẻ khắp người, do vậy, khởi 





[Compassion] 


When loving kindness has thus been fully developed, 
it is not difficult to develop compassion. Immeasurable 
compassion is also discussed under six aspects: its 
types, objects of reference, definition, method of 
cultivation, full development, and benefits. 


There are three types of compassion: 

(1) compassion with reference to sentient beings, (2) 
compassion with reference to the Dharma, and (3) non- 
referential compassion. 

The first type is born when one sees the pain of 
sentient beings in the lower realms, and so forth. 

The second is born as one meditates on the four 
Truths of the Noble Ones and, understanding the two 


types of causality, 282 one’s mind turns away from the 
conceptions of permanence and solidity. Then one 
thinks ‘How confused other sentient beings are, who, 
unaware of causality, grasp at permanence and 
solidity', and develops compassion. 

The third type is born as, abiding in equipoise, one 
realizes the emptiness of all and everything — one 
develops special compassion for all sentient beings 
who grasp at the concrete existence of things. 

As it is said, When the bodhisattva in equipoise is 
perfected by the power of meditation, he develops 
special compassion for those who are seized by the 


demon of grasping at things.’ 283 


Of these three types of compassion, now we shall 
present meditation on the first one. Its objects are all 
sentient beings. It is defined as the mentality of wanting 
them to be free from pain and its causes. 


The method of cultivating this kind of compassion is 
that one meditates in connection with one's mother in 
this life. Imagine how strongly you would feel for your 
mother if some people in this life beat her up and cut 
her to pieces, cooked or roasted her, or if she was 


437 





LÒNG BI 


Khi lòng từ đã được phát triển dày đủ, việc trưởng 
dưỡng lòng bi thì không khó. Lòng bi vô lượng cũng 
được bàn ở đây, theo sáu khía cạnh: loại, đối tượng 
tham chiếu, định nghĩa, phương pháp trưởng dưỡng, 
sự phát triển đầy đủ và các lợi ích. 


Có ba loại lòng bi: 

(1) chúng sanh duyên bi: lòng bi tham chiếu đến 
chúng sanh, (2) Pháp duyên bi: lòng bi tham chiếu đến 
Pháp và vô duyên bi: lòng bi không tham chiếu. 

Loại thứ nhất được sinh ra khi người ta nhìn thấy nỗi 
đau của chúng sinh trong các cõi thấp, v.v... 

Loại thứ hai được sinh ra khi người thiền định về bốn 
chân lý Thánh / bốn Sự thật của bậc Thánh và, hiểu 
được hai loại nhân quả,62 tâm trí của người ta quay 
lưng lại với những quan niệm về sự thường còn và 
vững chắc. Sau đó, người ta nghĩ rằng “Chúng sinh 
khác bối rối biết bao, những người, không biết về quan 
hệ nhân quả, bám víu / chấp thủ sự thường còn và 
vững chắc!” và phát triển lòng bi. 

Loại thứ ba được sinh ra khi, an trú trong thiền định 
(cân bằng), người nhận ra tính không của tất cả và mọi 
thứ-một loại phát triển lòng bi đặc biệt đối với tất cả 
chúng sinh, những người thủ chấp sự tồn tại cụ thể 
của sự vât. 

Như người ta đã nói, “Khi Bồ-tát trong trạng thái thiền 
định được hoàn thiện bởi sức mạnh của thiền định, ông 
ấy phát triển lòng bi đặc biệt đối với những ai bị tóm 
bởi con quỷ chấp thủ mọi thứ.”63 


Trong ba loại lòng bi này, bây giờ, chúng tôi sẽ trinh 
bày sự thiền dinh vé loại lòng bi đầu tiên. Những đối 
tượng của nó là tất cả chúng sanh. Nó được định nghĩa 
là tâm lý mong muốn họ thoát khỏi khổ đau và nguyên 
nhân của khổ đau. 


Phương pháp trưởng dưỡng kiểu lòng bi này là 
người thiền quán sự liên kết với mẹ của mình trong đời 
này. Hãy tưởng tượng bạn cảm thông mạnh mẽ thế 
nào về mẹ nếu ai đó trong đời này đánh đập mẹ và cắt 
bà ấy ra từng khúc, nấu hay chiên bà áy, hoặc nếu bà 








lên tâm cảm xót thương. 

Cũng vậy, các chúng sanh đọa trong địa ngục, chịu 
những thống khổ như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta, 
vậy nên nếu chúng sanh ấy chết thảm như vậy, sao ta 
có thé không cảm thấy xót thương? Hãy tu tập tâm bi 
nguyện cho họ thoát khỏi khó đau và nguyên nhân của 
nó! 


Lai nữa, nếu me ta trong đời này bi đói khát giày vò, 
bệnh tật, đau đớn hành hạ, sợ lo đe dọa, ta sẽ cảm 
thấy vô cùng thương xót. 

Chúng sanh đọa trong ngạ quỷ, cũng chịu những khó 
dau như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy nên nếu 
chúng sanh ấy bị giày vò bởi những đớn đau ấy, sao 
có thé không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập 
tâm bi, nguyện cho hết thảy thoát khó và nguyên nhân 
khôi 


Lại nữa, nếu mẹ ta trong đời này già yếu, bất lực bị 
kẻ khác sai khiến và bóc lột, đánh đập hay cắt xẻ, ta sẽ 
cảm thấy thương xót vô cùng. 

Các chúng sanh đọa trong súc sanh cũng chịu những 
khổ đau như vậy chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy nên 
nếu chúng bị bức bách bởi những đớn đau ấy, sao ta 
có thé không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập 
tâm bi, nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên nhân 
khôi 


Lại nữa, nếu mẹ ta gần kề vực sâu vạn trượng, 
không hay nguy hiểm, chẳng ai cản bước, và vừa dang 
trên mép rơi xuống vực ấy, mà dưới đó sẽ chịu đau 
đớn vô vàn và sẽ chẳng thể nào thoát lên khỏi đó 
được, ta sẽ cảm thầy vô cùng thương xót. Chúng sanh 
đọa trong ngạ quỷ cũng chịu những khổ đau như vậy 
chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy nên nếu chúng bị giày 
vò bởi những đớn đau ấy, sao ta có thể không cảm 
thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho 
chúng thoát khó và nguyên nhân khó! 

Chư thiên, nhân loại, và a-tu-la cũng kề vực thẳm 
của các ác đạo, chẳng hay nguy hiểm, chẳng thể loại 
bỏ các hành vi bất thiện, không thân cận thiện tri thức, 





freezing so much that blisters developed all over her 
body and finally burst open. 

The sentient beings who have been born in the hells 
and suffer in just those ways have definitely been your 
mothers, so if they die such horrible deaths, how could 
you not feel compassion for them? Cultivate the 
compassion that wishes them to be free from their pain 
and its causes! 


Again, if your mother in this life was tormented by 
thirst and hunger, tortured by sickness and pain, 
intimidated by fear and anxiety, then you would feel for 
her very strongly. 

The sentient beings who have been born as hungry 
ghosts and suffer in just those ways have definitely 
been your mothers, so if they are tormented by such 
pain, how could you not feel compassion for them? 
Cultivate the compassion that wishes them to be free 
from their pain and its causes! 


Again, if your mother in this life was decrepit and 
disadvantaged, helplessly being used and exploited by 
others, stricken and beaten or slaughtered and cut into 
pieces, you would feel compassion for her. 

The sentient beings who have been born as animals 
and suffer in just those ways have definitely been your 
mothers, so if they are overpowered by such pain, how 
could you not feel compassion for them? Cultivate the 
compassion that wishes them to be free from their pain 
and its causes! 


Again, if your mother was close to a precipice a 
thousand miles deep, unaware of the danger, with no- 
one to warn her against walking into it, and was just on 
the verge of falling into that precipice where she would 
experience immense pain and would never be able to 
come out of it, you would feel for her very strongly. 

The gods, humans, and demi-gods are also by the 
great precipice of the lower realms, unaware of the 
danger, unable to discard their unwholesome wrong- 
doings, out of the reach of spiritual friends, just about to 
fall and experience the pain of the three lower realms 
which are very difficult to emerge from; so how could 
you not feel compassion for them? Cultivate the 


438 





áy lanh cóng dén nói mun nuóc phát trién kháp co thé 
và cuối cùng vỡ ra. 

Những chúng sinh đã từng sinh ra trong địa ngục và 
đau khổ theo những cách đó chắc chắn đã từng là mẹ 
của bạn. Vì vậy, nếu họ chết những cái chết khủng 
khiếp như vậy, làm sao bạn không cảm thương họ? 
Hãy nuôi dưỡng lòng bi mong muốn họ thoát khỏi nỗi 
đau và những nguyên nhân của nó! 


Lại nữa, nếu mẹ của bạn trong đời này bị đói và khát 
hành ha, bị bệnh tật và đau đớn tra tán, bị sợ hãi và lo 
lắng đe dọa, khi đó bạn sẽ cảm thông rất nhiều với bà 
ây. 

Những chúng sinh đã sinh ra làm ngạ quỷ và chịu 
đựng những điều đó chắc chắn đã từng là mẹ của bạn. 
Vì vậy, nếu họ bị hành hạ bởi những nỗi đau như vậy, 
làm sao bạn có thể không cảm thương họ? Hãy trưởng 
dưỡng lòng bi mong muốn họ thoát khỏi nỗi đau và 
những nguyên nhân của nó! 


Lại nữa, nếu mẹ của bạn trong cuộc đời này đã tàn 
tạ và thiệt thòi, bị người khác lợi dụng và lợi dụng một 
cách bắt lực, bị tác động mạnh và bị đánh đập hoặc bị 
giết và bị chặt thành nhiều mảnh, bạn sẽ cảm thương 
cho bà. 

Những chúng sinh đã được sinh ra làm động vật và 
chịu đau đớn theo những cách đó chắc chắn đã từng là 
mẹ của bạn. Vì vậy, nếu họ bị nỗi đau như thế chế 
ngự, làm sao ban có thé không cảm thuong họ? Hãy 
trưởng dưỡng lòng từ bi mong muốn họ thoát khỏi nỗi 
dau và nguyên nhân của nó! 


Lại nữa, nếu mẹ bạn đã gần một vách núi một ngàn 
dặm sâu, không biết gì về sự nguy hiểm, không có ai 
để cảnh báo bà ấy không nén di bộ vào nó và đang sắp 
rơi vào vách núi nơi bà ấy sẽ trải qua nỗi đau khủng 
khiếp và sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó, bạn 
sẽ cảm thông với bà ấy rất nhiều. 

Các vị thần, con người và A-tu-la cũng kề bên vách 
núi cao của những cõi thấp, không nhận thức được 
nguy hiểm, không thể loại bỏ những việc làm sai trái 
bất thiện của mình, ngoài tầm của những người bạn 
tâm linh, sắp rơi xuống và trải qua nỗi đau trong ba cõi 
thấp rất khó thoát ra khỏi; vậy làm sao bạn có thể 
không cám thuong họ? Hãy trưởng dưỡng lòng bi 








sắp sửa rơi vào khổ nạn của ba ác đạo, khó mà xuất ly; 
sao ta có thé không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy 
tu tập tâm bi, nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên 
nhân khó! 


Tâm bi được tu tập viên mãn khi đã cắt đứt những hệ 
phược của tham luyến ngã ái và ước nguyện, không 
chỉ bằng lời mà chính từ tâm, để mong cho hết thảy 
chúng sanh thoát khó dau và nguyên nhân khó. 


Như “Thuyết Quán Thế Âm chứng ngộ kinh'286 nói 
rằng: 'Có một pháp mà hết thảy Phật pháp như được 
trong lòng bàn tay. Pháp đó là gì? Chính là đại bi.’ 

'Chánh Pháp tập yếu kinh' nói: 'Bạch Thế Tôn, nơi 
nào có luân bảo của Chuyển luân vương xuất hiện, noi 
đó xuất hiện toàn thé quân binh. 

Cũng như vậy, nơi nào có đại bi của Bồ-tát, nơi đó có 
tất cả Phật pháp.’ 'Như Lai bí mật kinh’ nói: ‘Này Bí Mật 
Chủ,28 nhất thiết trí của Phật sanh trưởng từ ré là 
tâm bi. 


Khi bằng tâm từ mà ta nguyện cho chúng sanh được 
an lạc và bằng tâm bi mà nguyện cho hết thảy thoát 
khổ, mà không màng đến mong cầu an lạc cho riêng 
mình, duy chỉ mong thành Phật quả vì lợi lạc cho chúng 
sanh. Từ và bi do vậy là các pháp đối trị của tham chấp 
nơi tịch diệt. 


Do vậy, khi đã phát khởi từ và bi trong dòng tương 
tục của tâm, và thương yêu người khác hơn thương 
yêu chính mình, thì điều đó giống như được nói (trong 
'Bó-dé dao đăng luân’ của Atiga đoạn 5: *V.10): 

'Chỉ muốn chám dứt khó, cho tất cả chúng sanh, như 
nỗi khó của mình, ấy là thượng sĩ phu.' Đây là sự phát 
tâm của bậc tối thượng sĩ.... 





compassion that wishes them to be free from their pain 
and its causes! 


Compassion is fully developed when one has cut the 
ties of self-cherishing and has learned the mentality, 
not just the words, of wanting all sentient beings to be 
free from pain and its causes. 


Contemplation on compassion has countless good 
qualities. As the ‘Narration of the Realization of 


Avalokitesvara'282 says: Tí one had just one quality, it 
would be as if all Buddha-qualities were in your palm. 
That one quality is none other than great compassion.' 

The ‘Dharma Compendium Sūtra says: ‘Blessed 
One, wherever the precious wheel of a Cakravartin 
(Wheel-turning' universal monarch) is present, his 
whole army is also present. 

Likewise, Blessed One, wherever the great 
compassion of a bodhisattva is present, all Buddha- 
qualities are also present. The ‘Secrets of the 


Tathagata Sütra' says: 'Owner of the Secret, 295 the 
omniscient wisdom of the Buddha grows from the root 
of compassion.' 


When by loving kindness one wants sentient beings 
to find happiness and by compassion one wants them 
to be free from suffering, then one is no longer 
interested in just pursuing one's own happiness but 
rather, prefers to attain Buddhahood for the sake of 
sentient beings. Loving kindness and compassion are 
thus the antidotes for attachment to peace. 


Thus, when you have developed loving kindness and 
compassion in your mind-stream, and cherish others 
more than yourself, then it is as said (in AtiSa's ‘Lamp 
for the Path to Awakening' v.5: *V.10): 

'A supreme being is someone who wants to eliminate 
completely all the suffering of others through realizing it 
as one's own suffering.’ This is the birth of a supreme 
being's mentality. ... 


439 





mong muón ho thoát khói nói dau và nhüng nguyén 
nhán cüa nó! 


Lòng bi được phát triển đầy đủ khi người đã cắt đứt 
những ràng buộc của sự tự trân trọng và học được tâm 
lý, không chỉ là lời nói, muốn tất cả chúng sinh thoát 
khỏi khổ đau và các nguyên nhân của nó. 


Quán chiếu về lòng từ bi có vô số đức tính tốt. Như 
“Câu chuyện vé sự chứng ngộ của Bồ-tát Quán Thé 


Âm®4 nêu là: “Nếu người chỉ có một phẩm chất thì sẽ 
như thể tất cả phẩm chất của Phật đều nằm trong lòng 
bàn tay bạn. Một đức tính đó không gì khác hơn là lòng 
bi vĩ đại.” 

“Kinh Trích yếu giáo pháp (Dharma Compendium 
Sūtra)’ nêu: “Thưa đức Thế Tôn, bất cứ noi nào bánh 
xe quý giá của vị chuyển luân vương (quân vương toàn 
cầu "Chuyén bánh xe”) hiện diện, toàn bó quân đội của 
vị ấy cũng có mát. 

Tương tự như vậy, thưa Thế Tôn, ở bất cứ nơi nào 
có lòng bi vĩ đại của Bồ-tát, tất cả các đức tính của 
Phật cũng đều hiện diện.” “Kinh Những bí mật của Như 
Lai (The Secrets of the Tathagata Sütra" nêu là: “Chủ 
nhân của Bí mật,65 trí tuệ toàn giác của đức Phật phát 
triển từ gốc / cội rễ của lòng bi.” 


Khi bằng lòng từ, người ta muốn chúng sinh tìm thấy 
hạnh phúc và bằng lòng bi, người ta muốn họ thoát 
khói đau khó thi người ta không còn quan tâm đến việc 
chỉ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình nữa mà muốn 
đạt được Phật quả vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy, 
lòng từ và lòng bi là liều thuốc giải độc cho sự chấp 
đắm với sự an tịnh. 


Do đó, khi ban đã phát triển lòng từ và lòng bi trong 
dòng tâm thức của mình và trân trọng người khác hơn 
chính bản thân mình thì điều đó đã được nói (trong 
“Đèn soi nẻo giác” (Ngọn đèn cho con đường Giác 
ngô)” của ngài Ati$a kệ 5: ”V.10): 

“Một hữu tình cao thượng là người muốn loại bỏ 
hoàn toàn mọi đau khổ của người khác thông qua nhận 
thức nó như là đau khổ của chính mình.” Đây là tâm lý 








‘The Jewel Ornament of Liberation’, pp.105-16, dịch 
Anh T.A. 





"The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation', 


440 


pp.105-16, 





sinh ra của người cao thượng... 


(Vòng hoa châu báu Giải thoát, tr. 105-116, do T.A. 
dịch tiêng Anh). 








Chú thích 


257 Bánh xe báu, biểu hiệu của một vua chân chánh 
ngự trị mà quyên lực kéo dài chừng nào mà ông còn 
thực hiện chức năng cai trị chân chánh có ý thức. 


258 Xem đoạn *Th.111. 


259 Pali Text Society có hai phiên bản quyển một 
của Samyutta-nikàya. Cách đánh trang đầu tiên được 
dùng cho các đoạn trong cuốn sách này là theo phiên 
bản cũ, và các trang trong dấu ngoặc <> là phiên bản 
sau. 


260 Như trong *Th.1. 


261 Nghĩa là, vị ấy tuân theo năm giới, như trong 
đoạn *Th.110. 


262 Xem *Th.49. 





Notes 


255 This symbolizes that a righteous monarch sits on 
the throne with authority, which authority is secure only 
as long as he performs his royal duties conscientiously. 


256 See passage *Th.111. 


257 The Pāli Text Society has two editions of volume 
one of the Samyutta-nikaya. The first paginations given 
for passages from it in this book are from the earlier 
version, and the ones in « » brackets are to the later 
one. 


258 As in *Th.1. 


259 That is, he follows the five ethical precepts, as in 
passage *Th.110. 


260 See *Th.49. 
441 





Chú thích 


1 Điều này biểu tượng vi quân vương ngay tháng 
ngồi trên ngai vàng với quyền lực mà chỉ đảm bảo nếu 
như vị này thực hiện những nghĩa vụ hoàng gia một 
cách tận tâm. 


2 Người dich: Sách CBT, trang 139 ghi "who is the 
ruler of the righteous Cakkavatti monarch that rules 
righteously?; 

sách PĐPT, trang 289 dich là “thế nào là vua chuyền 
luân như pháp, cai trị nhu pháp, vi vua ấy là ai?" 


3 Xem đoạn Th.111. 


4 Người dich: Sách CBT, trang 140 ghi "The remnant 
left after execution would still go on harassing Your 
Majesty's realm." 

Sách PĐPT, trang 293 dich là “những bọn còn sót 
thoát khỏi hành hình...” 


5 Người dịch: Sách CBT, trang 141 ghi “in spite of 
the thought,” 
sách PĐPT, trang 294 dịch là “thay vì nghĩ.” 


6 Theo Hiệp Hội Kinh điển Pali (PTS) có hai ấn bản 
tập một của Kinh Tương Ưng (Samyutta-nikaya). Phân 
trang đầu tiên cho các đoạn từ kinh này theo tập một là 
từ ấn bản trước và những phần trong dấu ngoặc < > là 
cho ấn bản sau. 


7 Người dịch: Sách CBT, trang 143 là “by sweat of 
his brow,” 

sách PĐPT, trang 298 ghi là “do mồ hôi trán.” “by 
sweat of his brow” là thành ngữ tiếng Anh nghĩa là 
"through or because of one's own efforts or hard work" 
(Freedictionary.com) hay là “by working very 
hard" (Macmilan dictionary). 


8 Nhu Th.1. 


9 Nghĩa là vị này giữ năm điều dao đức, nhu trong 
đoạn *Th.110. 


10 Xem Th.49. 








263 Quan hệ tính dục phi pháp, như là ngoại tình. 


264 Sự khác biệt về màu sắc trong trường hợp này 
được bỏ qua. 


265 Tức là, chỉ don giản bằng cách làm bát kỳ nghề 
nghiệp cụ thể nào, một người chẳng thể do đó mà trở 
thành một bà-la-môn chân chánh, nhưng nếu người ấy 
giải thoát khỏi được các phiền não thì lại có thé. 


266 Con gái vua Pasenadi và hoàng hậu Mallika 
trong *Th.46. 


267 Bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự. 





261 Sexual misconduct such as adultery. 


262 The difference in colour has in this instance been 
ignored. 


263 That is, simply by doing any particular 


occupation, one is not thereby a true brahmin, though if 
one is free from moral defilements, one may be. 


264 The daughter of King Pasenadi and Queen 
Mallikã in *Th.46. 


265 Giving, endearing speech, helpful conduct, and 
working together equally towards a common goal. 


442 





11 Tà hanh cháng han nhu là tà dám. 


12 Sự khác biệt và màu sắc trong ví dụ này đã được 
bỏ qua. 


13 Nghĩa là, chỉ bằng cách làm bát kỳ nghề gì, thì 
người đó không phải là một bà-la-môn thật sự, mặc dù 
nếu một người thoát khỏi hữu lậu đạo đức, thì người 
đó có thể là bà-la-môn. 


14 Người dịch: Sách CBT, trang 150 ghi "shall offer 
alms on their behalf when they are dead and departed," 

sách PĐPT, trang 311 dịch “tôi phải bó thí cúng 
duong cho cha me khi ho qua doi." 


15 Người dich: Sách CBT, trang 151 ghi "A dead 
male lives with a dead female, a dead male lives with a 
goddess, a god lives with a dead female and a god 
lives with a goddess." 

Sách PĐPT, trang 314 dich “Tử thi nam sóng với tử 
thi nib. . .." 


16 Người dich: Sách CBT, trang 152 ghi "How could I 
physically do so?" 

sách PĐPT, trang 315 dich là "Vi sao con làm như 
vậy” 


17 Người dịch: Sách CBT, trang 152 ghi “the best 
friend” A 
sách PDPT, trang 316 dịch là “bạn tôi thượng?” 


18 Người dịch: Sách CBT, trang 152 ghi "aids in 
bringing ruins” 
sách PĐPT, trang 316 dịch là “tiêu pha xa xi". 


19 Con gái của vua Ba-tư-nặc và Hoàng hậu Mạt-lợi 
(Mallikã) trong *Th.46 264. 


20 Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự hướng về 
cùng một mục tiêu. 


21 Người dịch: Sách CBT, trang 156 ghi "for fully 
twelve years," 
sách PDPT, trang 322 dịch là “trọn hai mươi năm.” 








268 Xem *M.36. 





266 See *M.36. 


443 





22 Người dich: Sách CBT, trang 156 ghi “used,” 
sách PDPT, trang 322 dich là "gia tri." 


23 Người dich: Sách CBT, trang 156 ghi "word of the 
Buddha," 
sách PĐPT, trang 323 dich là “đó chính là Phát." 


24 Người dich: Sách CBT, trang 156 ghi "wise 
woman," 
sách PDPT, trang 323 dich là “nữ nhân.” 


25 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi “They make 
the child say “He, he.” 
Sách PĐPT, trang 324 dich là “lại nhái giọng hài nhi." 


25 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi “They make 
the child say “He, he." 
Sách PĐPT, trang 324 dich là “lại nhái giọng hài nhi." 


26 Người dich: Sách CBT, trang 157 ghi "kindness" 
Sách PĐPT, trang 324 dịch là “Công on dưỡng dục 
kia." 


27 Xem 7M.36. 


28 Người dich: sách CBT, trang 157 ghi "anyone 
copies this sütra, disseminates it widely, accepts it as 
true, and recites it," 

sách PĐPT, trang 324 dich là “nếu bát ky ai án tống 
kinh này lưu bó thé gian, tho tri đọc tung." 


29 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi "She thinks 
about how her child responds when she returns home, 
and he sees her approaching." 

Sách PBPT, trang 324 dich là “khi nghĩ đến con, mẹ 
tức tóc trở vê.” 


30 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi “He might 
shake his head from side to side in his crib, or crawl on 
his belly whilst he cries out for his mother." 

Sách PĐPT, trang 324 dich là “đâu lắc thân choài 
trong giường ngủ, hoặc rúc vào bụng mẹ khóc nức nở.” 








269 Gồm: làm tôn thương Phật, giết A-la-hán, gây 





267 These are: injuring a Buddha, killing an arhant, 
444 





31 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi "brush the 
dust off him with both hands." 

Sách PĐPT, trang 325 dich là “khẽ đánh yêu lén lưng 
bé.” 


32 Người dich: Sách CBT, trang 157 ghi "A child who 
is filled with pride does not show respect to his parents, 
and should be spanked five times." 

Sách PĐPT, trang 325 dịch là “bé nào ngỗ nghịch sẽ 
bị roi vọt năm lần.” 


33 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi “A child who 
respects his parents will not complain, but will show 
them love and obedience." 

Sách PĐPT, trang 325 dich là “trẻ nào hiếu thuận, tuy 
bi đánh ráy nhưng vẫn không la, lại còn vâng da." 


34 Người dịch: Sách CBT, trang 157 ghi “He 
distances himself from his father and mother, sharing 
conversation and pleasure with his wife in the privacy 
of their room." 

Sách PĐPT, trang 325 dịch là “rồi họ cho đôi trẻ 
được tư riêng và họ luôn vào chốn tư phòng cùng con 


dâu nói chuyện. 


35 Người dich: Sách CBT, trang 158 ghi "and are 
cold without a quilt to keep them warm." 

Sách PĐPT, trang 325 dịch là “và trong giá lanh 
cháng tháy ai dáp chán cho minh ám." 


36 Người dich: Sách CBT, trang 158 ghi “may even 
become infested with lice, such that they cannot sleep 
day or night." 

Sách PBPT, trang 325 dich là "có thé là noi cho lü 
rán cháy hoành hành. Thán don áy ngày dém khóng 
chop mát." 


37 Người dịch: Sách CBT, trang 158 ghi “He and his 
wife lower their heads, but with a smirk, and the child 
shows not respect for his parent." 

Sách PĐPT, trang 325 dich là “chúng chỉ nghiêng 
đầu và mỉm cười và quả vậy, con mình là đứa con bắt 
hiểu.” 


38 Năm hành động này là: làm tốn thương vị Phật, 








chia rẽ Tăng, giết mẹ và giết cha. 


270 Thông thường là vào tháng tám Tây lịch. 


271 Là ngày Tự Tứ của Tăng sau ba tháng an cư 
mùa hè. 


272 Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 





causing schism in the Sangha, killing one's mother, and 
killing one's father. 


268 Generally in August. 


269 The day of mutual admonition (confession) 
among monks, after the long summer retreat. 


270 Being born in hell, as an animal or as a hungry 
ghost. 


445 





giét chét vi a-la-hán, gáy chia ré trong Táng doàn / phá 
hóa hiệp Tăng, giét chét mẹ của minh và giét chét cha 
cüa minh. 


39 Người dich: Sách CBT, trang 158 ghi "We gave 
you life. Perhaps it would have been better if we 
hadn't." 

Sách PĐPT, trang 326 dich là “nếu không có chúng 
ta thì sao con có thé có đời sóng tót đẹp như thé này? 


40 Người dịch: Sách CBT, trang 158 ghi “if even one 
sentence or one verse of it should reach their eyes or 
their ears." 

Sách PĐPT, trang 326 dịch là “dù chỉ một câu, một 
kệ được tai mắt mình thấy nghe." 


41 Người dich: Sách CBT, trang 158 ghi "invites the 
Buddhas to teach, worships and honours the Three 
Jewels, or gives food and drink to the Sangha, in order 
to bring blessings to his parents," 

sách PĐPT, trang 326 dich là “thắp hương lé Phát, 
cúng dường ba ngôi báu.” 


42 Người dịch: Sách CBT, trang 158 ghi "it is 
appropriate to generate karmic benefit for them, to help 
them on the road ahead." 

Sách PĐPT, trang 327 dich là “thiết phước, gieo 
trồng thiện nghiệp, giúp họ đời sau." 


43 Thường là vào tháng Tám (tây lịch). 


44 Ngày khuyên nhủ, can gián lẫn nhau (sám hồi) 
giữa các vị tăng sau thời gian dài an cư kiệt hạ. 


45 Bi tái sanh trong địa ngục, súc sanh và nga quy. 


46 Người dịch: Sách CBT, trang 159 ghi "They will 
receive food and clothing, and in due course they will 
attain liberation." 

Sách PĐPT, trang 328 dich là 
phục, tự tại một cách tự nhiên.” 


rót ráo có được y 


47 Người dich: Sách CBT, trang 159 ghi “because he 
would be in great physical agony, with no chance to 








273 Ý tưởng tương tự được triển khai trong 
Milindapañha của Thượng tọa bộ, pp.294—95. 


274 Bản dich đầy đủ, xem RV. 


275 Tạng: bras bu gsum, ba thứ quả dùng làm 
thuôc: kha tử, xuyên luyện tử, và dư cam tử. 


276 Tang: tsha ba gsum, ba loại dược thảo có chất 
cay: sanh khương (gừng sông), tât bát, hô tiêu. 


277 Có lẽ dé ngăn chặn kiến tán công vào khu vực 
nghỉ ngơi xung quanh bê chứa nước. 


278 Trong truyền thống Tây Tạng, thuật ngữ Tiểu 
thừa (Hinayana) được hiểu theo hai cách: 1) chỉ cho 
những quan điểm mà người ta chấp, hay 2) chỉ cho 
động lực của một người. 

Trong ngữ cảnh ở đây, nó mang nghĩa thứ hai. Cụ 
thể, truyền thống Tây Tạng thẳng thắn nói rằng một 
người chấp “Tiểu thra’ kiến và vân còn có động lực 
'Đại thừa', chẳng hạn, có lòng bi mẫn sâu đậm với tất 
cả chúng sanh. 

Ngược lại, một người cũng có thé có Đại thừa kiến 
nhưng vẫn thiếu lòng bi mẫn sâu sắc, tức là thiếu động 





271 These ideas are very similar to those expressed 
in the Theravada Milindapafiha, pp.294—95. 


272 For a full translation, see RV. 


273 Yellow, Beleric, and Emblic Myrobalan. 


274 Ginger, brown ginger(?), and piper longum. 


275 Presumably to stop ants from invading the picnic 
area around the water-tanks. 


276 In the Tibetan tradition, the term ‘Lesser Vehicle’ 
(Hinayäna) is understand in two ways: 1) to refer to the 
view a person holds, or 2) to refer to a person's 
motivation. 

In the context here, it is the second that is meant. In 
particular, the Tibetan tradition explicitly discusses that 
one might hold the 'Hinayana' view and still have the 
motivation of the 'Mahayana', for example, have 
profound compassion for all beings. 

Conversely, one might assert that one holds the 
Mahayana view, but actually lack profound 


446 





think about anything else." f 
Sách PÐPT, trang 328 dịch là “thân không khô đau 
não không hé nghĩ ngơi dé nghi dén." 


48 Những ý tưởng này rất giống những tư tưởng 
được trình bày trong Mi Tiên thưa hỏi (Milindapañha) 
của Thượng tọa bộ, trang 294—95. 


49 Nếu muốn tham khảo bản dịch đầy đủ, xem RV. 


50 Người dich: Sách CBT, trang 160 ghi "satisfy their 
needs with fees and services..." 

Sách PBPT, trang 330 dịch là “khiến hoan hy bằng 
lợi dưỡng, thừa sự.” 


51 Người dich: Sách CBT, trang 160 ghi "provide the 
palm-leaves (for paper)." : - : 
Sách PĐPT, trang 330 dich là "cung cáp giây lá bôi.” 


52 Nguoi dich: Sách CBT, trang 160 ghi "grant 
remuneration of land to doctors and surgeons in your 
country.” 

Sách PÐPT, trang 330 dich là “an trí thưởng đắt dai, 
y dược sĩ cả nước.” 


53 Kha tử, xuyên luyện tử và du cam tử 


54 Gừng, gừng đen (tất bát) và hồ tiêu. 


55 Giả định là ngăn kiến xâm nhập khu vực cắm trại 
xung quanh bê chứa nước. 


56 Trong truyền thống Tây Tạng, thuật ngữ “Tiểu 
thừa” (Hinayàna) duoc hiéu theo hai cách: 1) dé chi 
quan điểm của một người, hoặc 2) dé chỉ động co của 
một người. 

Trong bối cảnh ở đây, nó có nghĩa theo cách thứ hai. 
Đặc biệt, truyền thống Tây Tạng thảo luận rõ ràng. rằng 
người ta có thể giữ quan điểm “Tiểu thừa” và vẫn có 
động cơ của “Đại thừa” (Mahaàyana), ví dụ, có lòng từ 
bi sâu sắc đối với tất cả chúng sinh. 

Ngược lại, người ta có thể khẳng định rằng mình 
theo quan điểm Đại thừa, nhưng thực sự thiếu lòng từ 








lực Đại thừa. 
279 Không rõ nguồn. 
280 Nguyện từ bi dé giác ngộ. 


281 Ba loại lòng từ thể hiện cho ba bậc tu tập tâm, 
được mô tả trong đoạn đầu tu tập tâm từ (xem bên 
dưới). 'Vó sanh pháp nhán' chỉ cho sự chứng ngộ truc 
tiếp, vô phân biệt về tánh không, trong tất cả các pháp 
đều không tự tánh (xem *V.76). 


282 Điều này có nghĩa là thái độ bình thường của 
một người yêu quý chính mình còn với tha nhân thì 
ngược lại, và việc người ấy càng quan tâm đến hạnh 
phúc của người khác — điều đó, tát nhiên, cũng dem lại 
nhiều hạnh phúc hơn cho chính mình. 


283 Đây cũng là một vài trong số các lợi ích của lòng 
từ mạnh như trong 
Anguttara-nikaya V.342. 


284 Hai loại nhân quả hàm ngụ trong bón Thánh dé: 
sự thuận khởi và đoạn diệt của khó (xem "L.27). 
285 Không rõ nguồn. 


286 *M.55 là một đoạn nói về tâm dai bi của đức Bò- 
tát này. 


287 Guhyapati (danh hiệu khác của Bồ-tát Kim Cang 
Thủ (Vajrapàni)) 





compassion, i.e., lack the Mahayana motivation. 


277 Source unknown. 
278 The compassionate aspiration for awakening. 


279 The three types of loving kindness represent 
three stages of spiritual development, which is 
described in the first paragraph on the meditation on 
compassion (see below). 'Patient acceptance with 
respect to the unborn' refers to the direct, non- 
conceptual realization of emptiness, the absence of 
self-nature in all phenomena (see *V.76). 


280 This means that one's usual attitude of 
cherishing oneself at the expense of others is reversed, 
and one becomes more interested in the happiness of 
others — which, of course, also brings more happiness 
to oneself. 


281 These are also among the benefits of strong 
loving kindness as Arguttara-nikaya V.342. 


282 The two kinds of causality implied by the four 
Truths of the Noble Ones: the origination and the 
cessation of the painful (see *L.27). 

283 Source unknown. 


284 *M.55 is a passage on the great compassion of 
this heavenly bodhisattva. 


285 Guhyapati (another name for the bodhisattva 
Vajrapani) 


447 





bi sâu sắc, tức là thiếu động cơ Đại thừa. 
57 Không rõ nguồn tài liệu. 
58 Bi nguyện đạt giác ngộ. 


59 Ba loại lòng từ bi đại diện cho ba giai đoạn phát 
triển tâm linh, được mô tả trong đoạn đầu tiên về thiền 
định về lòng từ bi (xem bên dưới). “Vô sanh pháp 
nhẫn” đề cập đến sự giác ngộ trực tiếp, không khái 
niệm về tính không, không tánh của mọi pháp (sự vắng 
mặt của tự tính trong mọi hiện tượng / pháp) (Xem * 
V.76). 


60 Điều này có nghĩa là đảo ngược thái độ bình 
thường của một người là trân quý chính mình với giá là 
có thé tôn hại người khác và như thế người đó trở nên 
quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của những người 
khác - hẳn nhiên, điều này cũng mang đến nhiều hạnh 
phúc hơn cho chính bản thân người đó. 


61 Những loại này cũng trong số các lợi ích của lòng 
đại từ như trong Kinh Tăng chi V.342. 


62 Hai loại nhân quả mà bốn chân lý Thánh hàm ý là: 
nhân của đau khô (tập đê) và sự châm dứt đau khô 
(diệt đê) (Xem L.27). 

63 Không rõ nguồn tài liệu. 

64 *M.55 là đoạn nói về lòng đại bi của Bó-tát. 


65 Guhyapati (một tên khác của Bồ-tát Kim Cương 
Thủ (Vajrapàni). 








CHƯƠNG 5 - VỀ NHÂN SINH 
THƯỢNG TỌA BỘ 
Vòng luân hồi (sarmmsãra) 


Y niệm rằng tắt cả chúng sinh luân chuyén từ đời này 
sang đời khác, được xác định bởi nghiệp mà chúng đã 
tạo với tâm thiện và bắt thiện. 

Đoạn trích *L.15 giải thích đức Phật đã trực tiếp nhớ 
lại nhiều đời trước như thế nào, và cho thấy chúng 
sanh tái sanh theo nghiệp của chúng như thế nào. 

Điều này xảy ra trong đêm Phật thành đạo, sau khi 
tâm định tĩnh trong trạng thái tịch tĩnh vi diệu. 


Th.55 Tối sơ không thé biết 


Đoạn này giới thiệu ý niệm luân hồi (samsära)— chu 
ky tái sinh qua đó chúng sinh luân chuyển”, cùng với 
vô minh (không phải là thiếu tri kiến, mà là do tri kiến 
điên đảo vê bản chất của thực tại) và khát ái là nhiên 
liệu của quá trình này, thảy đều vô thủy. 

Do đó Phật giáo không có ý niệm về sáng tạo tối sơ 
của vũ tru và sinh vát. 


Này các tỳ-kheo, luân hồi này không thể biết được 
khởi đầu. Với các chúng sanh lưu chuyén luân hói..., 
khởi điểm tối sơ không thé biết. 

Ví như, này các tỳ-kheo, có người trong châu Diêm- 
phü?88 này cắt hết các thứ cỏ, cây, cành, nhánh, lá 
của châu này rồi chất chúng thành một đống, mang đi 
làm thành từng bó khoảng bốn phân, (lần lượt) nói 
rằng: 

“Đây là mẹ tôi (đời này), đây là mẹ của mẹ tói...", các 
bà mẹ của người ấy không thể cùng tận, dù các thứ cỏ, 
cây, cành, nhánh, lá trong châu Diêm-phù này có cạn 
kiệt, dứt hết. Vì sao vậy? 

Bởi vì luân hồi này không thể biết được khởi đầu. 
Khởi điểm tối sơ với các chúng sanh lưu chuyển luân 
hồi, bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, không thể 





CHAPTER 5: ON HUMAN LIFE 
THERAVADA 
The cycle of rebirths (samsara) 


The idea of all beings as wandering from rebirth to 
rebirth, as determined by the mental orientation and 
ethical quality of their action (karma) is fundamental to 
Buddhism. 

Passage "L.15 explains how the Buddha is seen to 
have directly remembered many of his past lives, and 
seen how beings are reborn according to their karma. 

This was on the night of his awakening, after 
meditatively calming his mind to a state of profound 
stillness and sensitivity. 


Th.55 An ultimate beginning is not discernible 


This passage introduces the idea of samsara — the 
cycle of rebirths through which beings have been 
‘wandering on’, accompanied by the spiritual ignorance 
(not a lack of information, but a misperception of the 
nature of reality) and craving which fuel this process, 
with no known beginning to all this. 

Buddhism thus lacks any idea of the ultimate creation 
of the universe and beings. 


Monks, this cycle of wandering on is without a 
discoverable beginning. Of living beings running around 
and wandering around in the cycle, a first beginning is 
not discerned. 


Just as, monks, a man in this Jambudipa?96 cuts the 
grass, sticks, branches, and foliage of this Jambudipa 
and having brought it together carries it away making it 
into bundles of four inches, saying (successively) 

"This is (represents) my mother; this is my mother's 
mother ...', the mothers of that person would not come 
to an end even though the grass, sticks, branches and 
foliage of this Jambudipa became exhausted and came 
to an end. What is the reason for this? 

It is because this cycle of wandering on is without a 
known beginning. The first beginning of beings that run 


448 





CHU'ONG 5 - VÉ ĐỜI SÓNG CON NGƯỜI 
THƯỢNG TỌA BỘ 
CHU KỲ TÁI SANH (SAMSARA: LUÂN HÓI) 


Quan điểm tắt cả chúng sanh tái sanh từ kiếp này 
sang kiếp khác, được quyết định bởi khuynh hướng 
nhận thức và phẩm chát đạo đức trong hành vi của họ 
(nghiệp) là nên tảng đối với Phát giáo. 

Đoạn trích *L.15 giải thích về việc bản thân đức Phật 
đã nhớ lại cuộc đời của mình trong các kiếp quá khứ 
như thế nào, cũng như chúng sanh tái sanh do nghiệp 
của họ ra sao. 

Điêu này diễn ra trong đêm đức Phát thành dao, sau 
khi tâm trí của Ngài vào trạng thái thiền an tĩnh đạt tới 
sự tĩnh lặng và nhạy bén sâu sắc. 


Th.55 Điểm bắt đầu không thé giải thích 


Đoạn này giới thiệu khái niệm luân hồi - chu kỳ tái 
sanh mà chúng sanh phải “luân chuyền,” do vô minh vé 
tinh thần (không phải do thiếu thông tin, mà do hiéu 
biết sai làm vé bán chát của sự thật) và lòng ham muốn 
đóng vai trò thúc đẩy quá trinh này, không có điềm bắt 
đầu của tất cả các chu kỳ trên. 

Vì thé dao Phật không có ý niệm vé sự hình thành tói 
so của vũ tru và moi loài. 


Này các Tỳ-kheo, vòng lưu chuyển luân hồi này cứ 
tiếp tục mà không có điểm khởi đầu được khám phá. 
Không thể nhận biết được điểm đầu tiên của chúng 
sanh đang trôi lăn và lưu chuyén trong vòng luân hồi. 

Này các Tỳ-kheo, ví như một người trong cõi Diêm- 
phü-dé (Jambudipa)! này cắt cỏ, cây, cành và tán lá 
trên toàn cõi, tập hợp tất cả lại với nhau và buộc lại 
thành từng bó khoảng mười phân, người ấy [lần lượt] 
nói rằng: 

“Đây là [đại diện cho] mẹ tôi; đây là mẹ của mẹ tói...," 
thì những người mẹ của người ấy sẽ không bao giờ kết 
thúc dù rằng cỏ, cây, cành và tán lá trên cõi Diêm-phù- 
đề này cũng có lúc tàn úa và kết thúc hẳn. Lý do là gì? 

Đó là vì vòng luân chuyển này không có điểm khởi 
đầu được nhận biết. Điểm khởi đầu dẫn đến việc trôi 








nêu rõ được. 

Cũng vậy, đã từ lâu đời, này các tỳ-kheo, các ông đã 
cảm thọ vô số khổ lụy, nhẫn thọ các tai họa, và các mộ 
phần ngày một nhiều thêm lên, cho đến như vậy, đáng 
dé nhàm chán, đáng dé ly duc, đáng dé giải thoát tất cả 
các hành. 


Tinakattha Sutta: Samyutta-nikàya 1.178, dịch Anh 
P:D.P: 


Th.56 Thực tai của tái sanh và nghiệp 


Doan này trích nhán manh dén sai làm và nguy hai 
nếu phủ nhận không có đời sóng vi lai, phủ nhận tái 
sinh phụ thuộc vào hành vi của con người, và phủ nhận 
không có ai giác ngộ nhận chân sự thực của những 
ván đề này. 


Này các gia chủ, những sa-môn, bà-la-môn nào mà 
nói như vậy, thấy như vậy: 

'Không có (giá trị gì trong) bố thí, cúng dường, tế tự; 
không có kết quả hay dị thục của các nghiệp thiện ác; 
không có đời này, không có đời sau (tức là thế giới này 
là không thực, và người ta không đi đến thế giới khác 
sau khi chết); không có mẹ, không có cha (không có gì 
đáng khi tôn kính cha mẹ: những người đã sinh ra ta 
trên đời này); 

không có các loại hóa sanh (không có thế giới tái 
sanh trong đó các hạng thiên chúng được sanh ra 
không cần cha mẹ); trên đời không có những sa-môn, 
bà-la-môn chánh hành, chánh hướng, 

và không có những sa-món, bà-la-môn mà bằng 
thắng trí (tu tâm là điều không thể; không ai có thể có 
thần thông thắng trí để biết có sự tái sanh trong nhiều 
thế giới khác nhau) tự mình chứng ngộ rồi tuyên bố đời 
này và đời sau' — 

với những vị này, điều đáng được thấy là họ sẽ tránh 
xa ba thiện hành này: thân thiện hành, ngữ thiện hành, 
ý thiện hành, và sẽ chấp nhận ba ác hành này: thân ác 
hành, ngữ ác hành, y ác hành. Vi sao vậy? 

Vì những vị tôn giả sa-môn, Bà- la- món ây không thấy 
sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu ué của các pháp bát 
thiện, cũng như không thấy sự thoát ly, sự lợi ích và sự 





around and wander around hindered by ignorance and 
fettered by craving is not evident. 

Thus, for a long time monks, you have experienced 
severe suffering, experienced disaster, increased 
instances of death, so much so that it is appropriate to 
be disenchanted with, unattached to, and liberated from 
all conditioned things. 


Tinakattha Sutta: 
P.D.P. 


Samyutta-nikaya |l.178, trans. 


Th.56 The reality of rebirth and karma 


This passage emphasizes the error and danger of 
denying a future life, that how one is reborn depends 
on one's conduct, and that the awakened directly know 
the truth of such matters. 


Now, householders, of those renunciants and 
brahmins with this doctrine and view: 

"There is no (worth in a) gift, an offering, or (self-) 
sacrifice; there is no fruit or ripening of actions (karma) 
well done or ill done; there is no this world, no further 
world (i.e. this world is unreal, and one does not go to 
another world after death); there is no mother, no father 
(there is no worth in respecting one's parents: those 
who establish one in this world); 

there are no spontaneously arising beings (there are 
no worlds of rebirth in which certain kinds of heavenly 
beings come into existence without parents); there are 
in this world no renunciants and brahmins who are 
faring rightly, practising rightly, 

and who proclaim this world and a world beyond 
having realized them by their own higher knowledge 
(spiritual development is not possible; people cannot 
come to have direct meditative knowledge of rebirth 
into a variety of kinds of world)' — 

of them it is to be expected that they will avoid these 
three wholesome things: good conduct of body, speech 
and mind, and that they will practise these three 
unwholesome things: bad conduct of body, speech and 
mind. Why so? 

Because these honourable renunciants and brahmins 


449 





lăn và lưu chuyền trong vòng luân hồi của chúng sanh 
do vô minh ngăn trở và do ham muốn trói buộc thì 
không biết được. 

Vì vậy, này các Tỳ-kheo, đã một thời gian dài, các 
thầy đã chịu nhiều đau khổ kinh khủng, đã chịu nhiều 
bất hạnh, cái chết ngày càng tăng thêm, nhiều đến 
mức cũng đủ khiến các thầy tỉnh ngộ, buông bỏ, giải 
thoát tát cả mọi thứ có điều kiện. 


(Kinh Cỏ và củi: Kinh Tương ưng II.178, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.56 Bản chất của tái sanh và nghiệp 


Đoạn trích này nhắn manh sự sai làm và nguy hiểm 
khi phủ nhận kiếp sau, khi phủ nhận làm thế nào con 
người tái sanh phụ thuộc hành vi đạo đức của họ, cũng 
như khi phủ nhận có người giác ngộ trực nhận sự thật 
của các ván đề này. 


Này các gia chủ, có một số sa-môn và Bà-la-môn có 
học thuyết và quan điểm rằng: 

“Không có [giá trị trong] việc bố thí cúng dường hay 
lễ hy sinh [bản thân] nào cả; không có kết quả hay sự 
chín muỗi của hành động (nghiệp) về các việc làm tốt 
hay xấu; không có đời này, không có đời sau (tức là 
kiếp này không có thật và không ai phải chuyển sang 
cảnh giới khác sau khi chết); không có mẹ, không có 
cha (không đáng để tôn trọng cha mẹ: những người đã 
sinh ra ta trên cuộc đời này); 

không có chúng sanh nào tự động sanh ra (hóa 
sanh) (tức không có cảnh giới tái sanh mà trong đó 
chắc chắn có những dạng thiên thần sanh ra không 
cần cha mẹ); trên đời này không có Sa-môn và Bà-la- 
môn nào đạo đức chân chánh, thực hành đúng 
phương pháp cả, 

cũng như [không có] những vị chỉ ra có thế giới này 
và thế giới khác sau khi đã nhận chân được chúng nhờ 
vào trí cao tột của chính họ (không thể có sự phát. triển 
tâm linh [như vậy]; con người không thé dat dén trí 
dinh tinh truc tiép (tháng trí) [dé biết] và sự tái sanh 
trong đa dạng loại thế giới khác nhau)” — 

đối với những vị này, điều được thấy là họ sẽ tránh 
xa ba việc lành mạnh (thiện) này: hành vi tốt đẹp của 
thân, của lời nói và của suy nghĩ và sẽ chấp nhận ba 








thanh bạch của các pháp thiện. 


Vì rằng, thực có đời sau, ai có kiến giải rằng 'không 
có đời sau' là tà kiên. Vì răng, thực có đời sau, ai tư 
duy răng ‘không có đời sau’, đó là tà tư duy. 


Apannaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.402, dịch Anh 
P.H. 


Th.57 Tin vào tái sanh và nghiệp là “đặt cược tốt 
nhát 


Trong khi tái sinh và nghiệp được xem như những 
thục tai duoc đức Phát xác nhận, trừ phi người ta cũng 
trực tiếp xác nhận được sự tồn tai của chúng, thì đối 
với nhiều người đó vẫn chỉ là những tín ngưỡng. 

Đoạn này lập luận rằng những tín ngưỡng như vậy 
mang lại lợi ích cho dù người ta có kinh nghiệm đó là 
sự thực hay không. 


Khi thánh dé tử ấy, này các Kãlãma, với tâm không 
oán, không sân, không ô nhiễm, thanh tịnh như vậy, 
đạt được bón sự an ón ngay trong hiện tại. 

An ôn thứ nhất vị ấy có được là: 'Néu có đời sau, nếu 
có kết quả dị thục của các nghiệp đã làm tốt và xấu, 
thế thì sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên 
cõi thiện, sanh thiên’. 

An ôn thứ hai vị ấy có được là: 'Nếu không có đời 
sau, nếu không có kết quả dị thục của các nghiệp đã 
làm tót và xấu, thì chính ngay đây, trong đời này, ta sẽ 
sống được an lạc, với tâm không oán, không sán'. 

An ôn thứ ba vị áy có duoc là: 'Néu nguói làm ác sé 
nhán quá báo ác; thé thi, vi ta khóng có tàm ác dói vói 
ai cả, làm sao người không làm ác như ta lại nhận quả 
khô?” 

An ỗn thứ tư vị ấy có được là: 'Nếu người làm ác mà 





do not see the danger, degradation and defilement of 
unwholesome states, nor do they see in wholesome 
states the advantage of transcending sensual desires, 
and the aspect of cleansing. 


Because there actually is a further world, the view of 
one who thinks, "There is no further world’ is his wrong 
view. Because there actually is a further world, when 
he is resolved that ‘There is no further world’, that is his 
wrong resolve. 


Apannaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.402, trans. P.H. 


Th.57 Believing in rebirth and karma is a 'best 
bet 


While rebirth and karma are seen as realities 
confirmed by the Buddha, unless a person has also 
directly confirmed their existence, they remain for them 
beliefs. 

This passage argues that such beliefs bring benefits 
whether or not one has experienced knowledge of their 
truth. 


When, Kalamas, this disciple of the noble ones has 
thus made his mind free of enmity, free of ill-will, 
undefiled and pure, he has won four assurances in this 
very life. 

The first assurance he has won is this: 'If there is a 
further world, and if there is a fruit and ripening of well 
done and ill done deeds, it is possible that, with the 
dissolution of the body, after death, | shall arise in a 
good destination, in a heavenly world'. 

The second assurance he has won is this: 'If there is 
no further world, and if there is no fruit and ripening of 
well done and ill done deeds, still right here, in this very 
life, | will live happily, free of enmity and ill-will’. 

The third assurance he has won is this: 'Suppose evil 
befalls the evil-doer. Then, as | do not intend evil for 
anyone, how can suffering afflict me, one who does no 


450 





viéc khóng lành manh (bát thién) này: hành vi xáu xa 
của thân, của lời nói và của suy nghĩ. Tai sao như vậy? 

Tai vì những Sa-môn và Bà-la-món dáng kính này 
không thấy được sự nguy hiểm, sự thoái hóa và sự ô 
nhiễm của các trạng thái không lành mạnh, họ cũng 
không thấy được lợi ích của việc vượt thoát sự ham 
muốn khoái lạc cũng như khía cạnh trong sáng trong 
các trạng thái lành mạnh. 


Bởi vì thực tế có kiếp sống về sau, nên khi một người 
cho rằng ' không có kiếp sau” là quan điểm sai lầm (tà 
kiến). Bởi vì thực tế có kiếp sống về sau, nên khi người 
ây khăng khăng rằng “không có kiếp sau,” tức là cố 
chấp quan điểm sai lầm (kiến thủ). 


(Kinh Không gì chuyền hướng: Kinh Trung bộ 1.402, 
do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.57 Tin có tái sanh và nghiệp là “lựa chọn đúng 
nhật” 


Trong khi tái sanh và nghiệp là những chứng thực 
được đức Phật xác nhận, trừ phi một người cũng trực 
tiếp xác thực được sự tòn tại của mình, không thì họ 
vẫn giữ nguyên lập trường rằng đây chỉ là tín ngưỡng. 

Đoạn này biện luận rằng niềm tin áy vẫn hữu ích dù 
người đó có trải nghiệm sự thật hay là không. 


Này các người Kãlãma, khi các vị đệ tử thánh áy làm 
cho tâm không thù oán, không sân hận, không nhiễm 
bán và thanh tịnh, tức vị ấy có được bốn điều chắc 
chắn ngay trong kiếp này. 

Điều chắc chắn thứ nhất mà vị ấy có được là: “Nếu 
có kiếp sau, nếu có kết quả và sự chín muói của những 
việc xấu và tốt đã làm, thì có khả năng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiện lành, 
cõi trời.” 

Điều chắc chắn thứ hai mà vị áy có được là: “Nếu 
không có kiếp sau, nếu không có kết quả và sự chín 
muôi của những việc” xấu và tốt đã làm, thì chính ngay 
bây giờ, trong kiếp sống này, ta sẽ sống an lạc, không 
thù oán, không sân hận.” 

Điều chắc chắn thứ ba mà vị ấy có được là: “Giả sử 
quả báo xấu sẽ đến với người tạo tội. Vậy, nếu ta 








không bị quả báo ác, thế thì, ngay tại đây ta thấy mình 
được trong sạch ở cả hai phương diện (không làm ác 
cũng không chịu quả ác}. 


Kesaputta (or Kãlãma) Sutta: Anguttara-nikãya 1.192, 
dich Anh P.D.P and P.H. 


Th.58 Các cảnh giới tái sanh chính 

Đoạn văn này liệt kê một cách ngắn gọn năm loại tái 
sinh chính, mặc dù đôi khi có thêm vào loại thứ sáu, là 
a-tu-la. 

Và thé nào, này các ty-kheo, là sự sai biệt của 
nghiệp? Có nghiệp (mà quả của nó) dân đên cảm thọ ở 
địa ngục, hay ở loài bàng sanh, hay ở chỗ các ngạ quỷ, 
hay trong loài người, hay thiên giới... 

Và thế nào, này các tỳ-kheo, là quả dị thục của 
nghiệp? Nghiệp, Ta nói, có ba loại dị thục: cho quả 
ngay đời hiện tại, trong đời sau, hay đời sau nữa. 


Nibbedhika Sutta: Anguttara-nikãya 111.415, dịch Anh 
P.H. 


Thân người là quý 
Th.59 Tái sanh làm người là một cơ hội hiếm có 


Đoạn này khẳng định rằng chúng sinh được tái sinh 


hơn trong các cõi khác nhiêu hơn sanh trong loài 


người, như vậy việc chú ý dén bản chát của hành động 
của ta là rát quan trọng. 

Tắt nhiên số lượng động vật trên cạn, chim, cá và 
côn trùng lớn hơn rất nhiều so với dân số loài người 
trong hành tỉnh chúng ta. 


Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói 
với các tỳ-kheo: 'Này các tỳ-kheo, cái gì nhiêu hơn, một 
ít dát trên đâu móng tay của Ta này, hay đại địa này?” 





evil deed?’ 

The fourth assurance he has won is this: 'Suppose 
evil does not befall the evil-doer. Then right here | see 
myself purified in both respects (neither doing evil nor 
experiencing any evil results)'. 


Kesaputta (or Kalàma) Sutta: Anguttara-nikaya 1.192, 
trans. P.D.P and P.H. 


Th.58 The main rebirth realms 


This passage briefly enumerates the five main kinds 
of rebirths, though a sixth, as an asura, or demi-god, is 
sometimes added. 


And what, monks, is the diversity of action (karma)? 
There is action (whose fruit) is to be experienced in the 
hells, or in the animal realm, or in the sphere of ghosts, 
or in the human world, or (as a god) in the heavens. ... 


And what, monks, is the ripening of action? Action, l 
Say, has a threefold ripening: in this life, in the next life, 
or subsequently. 


Nibbedhika Sutta: Anguttara-nikaya 11.415, 
P.H. 


trans. 


Precious human rebirth 
Th.59 Rebirth as a human as a rare opportunity 


In this passage, it is affirmed that many more beings 
are reborn other than at a human level, such that 
heedfulness of the nature of one's actions is vital. 

Of course the number of land animals, birds, fish and 
insects greatly outnumber the human population of our 
planet. 


Then the Blessed One took a little bit of soil with the 
tip of his fingernail and addressed the monks: 'Monks, 
which is more, the little bit of soil | have taken with the 


451 





khóng chü tám gáy tón hai cho ai, thi làm sao dau khó 
có thé ảnh hưởng đến ta - người không gieo hạt giống 
ác?” 

Điều chắc chắn thứ tư mà vị ấy có được là: Ni ráng 
quá xấu ác không xảy đến với người làm việc xấu ác. 
Thế thì chính tại đây ta thấy mình thanh tịnh ở cả hai 
phương diện [không làm việc xấu ác cũng không trả 
quả báo xấu ác].” 


(Kinh Kesaputta hay Kinh Kalama: Kinh Tăng chi 
1.192, do P.D.P. và P.H. dịch tiéng Anh). 


Th.58 Các cảnh giới tái sanh chính 


Đoạn này liệt kê sơ lược năm cõi tái sanh chính, dù 
đôi khi có thêm cõi thứ sáu, là cõi A-tu-la hoặc bán 
thân. 


Này các Tỳ-kheo, thế nào là đa dạng của hành vi 
(nghiệp)? Có hành vi [mà quả của nó] sẽ dẫn vào cảnh 
giới địa ngục, thế giới động vật, lãnh địa ngạ quỷ, thế 
giới loài người, hoặc [là thiên thần] ở các cõi trời.. 


Này các Ty-kheo, thế nào là sự chín muói (trổ quả) 
của hành vi (nghiệp)? Theo Ta nghiệp có ba lân chín 
muôi: kiép này, kiép kê tiép hoặc kiép vé sau nữa. 


(Kinh Một pháp môn quyết trạch: Kinh Tăng chi 
III.415, do P.H. dich tiêng Anh). 


THÂN NGƯỜI QUY BÁU 
Th.59 Tái sanh làm người là một cơ hội hiếm có 


Đoạn kinh sau khẳng định rằng có rát nhiều chúng 
sanh tái sanh ở các cõi không phải cõi người, vì thế 
việc chú tâm đến bán chát hành động của minh là điều 
trọng yếu. 

Hiên nhiên só lượng của các động vật sống trên cạn, 
chim, cá, côn trùng đông đúc hơn rát nhiều so với dán 
số trên hành tinh của chúng ta. 


Lúc đó, đức Phật láy một ít đất trên đầu ngón tay của 
mình và nói với các Tỳ-kheo rằng: “Này các Tỳ-kheo, 
cái gì nhiều hơn, nhúm đất trên đầu ngón tay Ta hay 








'.. so với đại dia này, một ít đất trên đầu móng tay 
của Thế Tôn không bằng một phần nhỏ nhát.' 

'Cũng vậy, này các tỳ-kheo, chúng sanh được tái 
sanh làm ngườiZ89 thật quá ítvà những chúng sanh 
phải tái sanh khác ngoài loài người thật quá nhiều. Do 
vậy, này các tỳ-kheo, các ông cân phải học tập như 
vầy: “Chúng tôi sẽ sống không phóng dật”.' 


Nakhasikha Sutta: Samyutta-nikaya II.263, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.60 Được sanh làm người và được nghe Pháp 
là hiểm có 


Đoạn này cho thấy rõ rằng dé được tái sinh làm 
người, đặc biệt vào thời Phật pháp đang hiện hành, là 
một cơ hội hiếm có và quý báu. Loài người có tự do 
hành động nhiều hơn so với những loài ở cảnh giới tái 
sanh tháp hơn, và có năng lực tinh thần dé có thé hiéu 
duoc Pháp. 


Khó thay, duoc sanh làm người; 
sóng trường tho; 

Khó thay, được nghe diệu Pháp; khó thay, gặp Phật 
ra đời. 


khó thay, được 


Dhammapada 182, dịch Anh P.H. 


Th.61 Hãy nhớ, đời người ngắn ngủi, hãy hành trì 
khi còn có thé! 


Người say mê hái hoa, tâm ý bị dính chặt, tử thần sẽ 
lôi đi, như ngôi làng say ngủ, bị nước lũ cuôn trôi. 
Dhammapada 47, dịch Anh P.H. 


Thé giới của chúng ta trong tương quan với vũ 
trụ 


Th.62 Các cụm thế giới trong khắp vũ trụ 





tip of my fingernail or this great earth?' 

'... compared with the great earth, the little soil the 
Blessed One took with the tip of his fingernail is not 
even the minutest part.' 

‘In the same way, monks, it is only a few living beings 


who are reborn among humans, ^87 whereas a much 
larger number of living beings are reborn as other than 
human. Therefore, monks you should train yourself 
thus: ^We shall live heedfully”.' 


Nakhasikha Sutta: Samyutta-nikaya 11.263, 
P.D.P. 


trans. 


Th.60 Being born a human who can hear the 
Dhamma is rare 


This passage makes clear that to be reborn a human, 
especially when the teaching of a Buddha is available, 
is a rare and precious opportunity. Humans have 
greater freedom of action than those in the lower 
rebirths, and the mental capacity to be able to fathom 
the Dhamma. 


Difficult is it to attain the human state; difficult is the 
life of mortals. 

Difficult is it to come to hear the good Dhamma; 
difficult is it for Buddhas to arise. 

Dhammapada 182, trans. P.H. 


Th.61 Remember, one's life is short, so practice 
now, while you can! 


As a great flood sweeps away a sleeping village, 
death carries away a person of distracted mind who is 
only concerned with life's flowers. 


Dhammapada 47, trans. P.H. 


Our world in the context of the universe 


Th.62 Clusters of worlds throughout the universe 


452 





dát trén dia càu rộng lớn này?" 

. so với địa cầu rộng lớn này, một ít nhúm đất trên 
tay. của Thế Tôn thậm chí không bằng một phần nhỏ 
nhất.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, chỉ có một ít sinh loài 
được tái sanh làm người, 2 trong khi đó có quá nhiều 
chüng sanh tái sanh làm loài khác khóng phái con 
người. Vì thé, này các Ty-kheo, các vị cán phải nhắc 
nhở bản thân thế này: “Chúng ta sẽ sống một cách cần 
thận.” 


(Kinh Đâu ngón tay: Kinh Tương ung 11.263, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.60 Được sinh ra làm người có thé nghe giáo 
pháp là hiém có 


Phân này nêu rõ rằng được sanh ra làm người, đặc 
biệt khi lời dạy của Phật (giáo pháp) đang tôn tại, là 
một cơ hội hiếm có và quý báu. Con người có sự tự do 
hành động nhiều hơn so với những loài trong các cảnh 
giới tái sanh tháp hơn và có khá năng nhận thức dé 
hiều được giáo pháp. 


Khó thay, được sanh làm người; 
sống bát tử. 

Khó thay, được nghe giáo pháp vi diệu; khó thay, gặp 
Phật ra đời. 


khó thay, được 


(Kinh Pháp cú 182, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.61 Hãy nhớ cho, đời người ngắn ngủi, vì thế 
hãy thực hành ngay bây giờ, khi còn có thé! 


Như một trận đại hồng thủy quét qua một làng quê 


yên ả, cái chết cuốn trôi một người có tâm trí quay 


cuồng chi bận tâm đến phón hoa cuộc đời. 
(Kinh Pháp cú 47, do P.H. dịch tiếng Anh). 


THÉ GIỚI CHÜNG TA TRONG MÓI TƯƠNG QUAN 
CỦA VŨ TRU 


Th.62 Các cụm thế giới trong khắp vũ trụ 








Đoạn này cho thấy Phát giáo chưa bao giờ xem thé 
giới của chúng ta chỉ là chỉ thế giới vật chất, hay ở 
trung tâm vũ trụ. 

Nó được xem như là một phần của hàng nghin?90 
cụm thế giới, với hàng nghìn cụm này tạo thành một 
cụm thiên hà cáp cao hon, và hàng ngàn cụm thiên hà 
này tạo nên một cụm thiên hà siêu cao cấp. 

Đức Phật không được xem là hóa công đã tạo ra bắt 
kỳ thế giới nào, nhưng Ngài được xem là có khả tiếp 
xúc với chúng sinh cụm thiên hà số nghìn cáp ba (đại 
thiên thé giới). 

Mỗi thế giới cá biệt được cho là đều có chúng sanh 
riêng, bao góm cả các tầng trời riêng của nó. 


Này Ananda, Trong một thế giới có một mặt trời và 
một mặt trăng vận hành và chiếu sáng khắp các 
phương. Một nghìn thế giới như vậy gọi là một tiểu 
thiên thế giới hệ. 

Trong ấy có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, 
một ngàn núi chúa Tu-di, một ngàn... [bốn đại bộ châu] 
và một ngàn bón bién lớn; 

một ngàn: trời Tứ vương, trời Tam thập tam, trời Dạ- 
ma, trời Đâu-suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, 
và Phạm thiên giới. Này Ananda, đây goi là một tiểu 
thiên thế giới hệ. 


Này Änanda, cho đến một ngàn lần một tiểu thiên thế 
giới: đây được gọi là một trung thiên thê giới hệ. 


Này Änanda, cho đến một ngàn lần một trung thiên 
thê giới hệ: đây được gọi là Tam thiên Đại thiên thê 
giới hệ. 

Này Ananda, Như Lai có thé làm cho (ánh sáng và) 


tiéng cüa minh nghe xa cho dén bao xa trong dó tüy y. 


Abhibhü Sutta: Anguttara-nikaya 1.227—228, dịch Anh 
P 





This passage shows that Buddhism has never seen 
our world as the only physical world, or at the centre of 
the universe. 


It is seen as part of a thousandfold288 cluster of 
worlds, with a thousand of these clusters forming a 
higher-level galactic cluster, and a thousand of these 
galactic clusters forming a yet higher-level super- 
galactic cluster. 

The Buddha is not seen to have created any world, 
but he is seen to be able to contact beings throughout 
this third level. 

Each of the individual worlds referred to have their 
own beings, including their own set of heavens. 


Ananda, a thousand times the world in which the sun 
and moon revolve and illuminate the directions with 
their brightness: this is called a thousandfold minor 
world-system. 

There, there are a thousand moons, a thousand 
suns, a thousand kingly central mountains, a thousand 

. [set of four continents] and a thousand four great 
Oceans; 

a thousand of (each of the heavens) of: the Four 
Guardian gods, the Thirty-three gods, Yàma, the 
Contented, Delighters in Creating, Controllers of 
Others’ Creations, and the brahmaà worlds. 


Ananda, a thousand times the minor world-system: 
this is called a thousand-to-the-second-order middling 
world-system. 


Ananda, a thousand times a thousand-to-the-second- 
order middling world-systems: this is called a thousand- 
to-the-third-order great world-system. 

Ananda, the Tathägata can convey his (radiance and 
then) voice as far as he wants within this. 


Abhibhü Sutta: Anguttara-nikaya 1.227—228, trans. 
P.H. 


453 





Đoạn trích dưới đây chỉ ra rằng Phát giáo chưa bao 
giờ xem thế giới chúng ta là một hành tinh duy nhất ở 
dạng vật chát, hay nằm ở trung tâm của vũ trụ. 


Nó được xem như một phán trong hàng ngàn cụm 
thế giới, cứ một ngàn cụm như thế sẽ tạo nên một 
chùm thiên hà cấp cao hơn, cứ một ngàn cụm thiên hà 
cáp cao này sẽ tạo nên một cụm thiên hà cáp siêu cao. 

Đức Phật không được xem là người tạo ra thế giới, 
nhưng Ngài được xem là người có khả năng tiếp xúc 
với chúng sanh ở khắp (thiên hà) cáp thứ ba này. 

Mỗi thế giới riêng biệt được cho là đều có sanh loài 
riêng của chúng, gồm cá các tång trời riêng của chúng. 


Này Ananda, gấp một ngàn làn thế giới mà trong đó 
mặt trời và mặt trăng quay quanh [quỹ đạo của chúng] 
và chiếu sáng khắp các phương với ánh sáng của 
chúng: đây gọi là một ngàn hệ thế giới nhỏ đầu tiên 
(tiêu thiên thế giới). 

Tại đó, có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, 
một ngàn núi chúa trung tâm, một ngàn... [một tập hợp 
của bốn lục địa] và một ngàn lần bốn biến lớn; 

[ở mỗi hệ thế giới] đều có một ngàn cõi trời Tứ 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Dáu-suát, trời 
Hóa lạc, trời Tha hóa Tự tại và cõi Phạm thiên.5 


Này Ananda, gấp một ngàn làn hệ thế giới nhỏ (tiêu 
thiên thê giới): đây gọi là một ngàn hệ thê giới vừa thứ 
hai (trung thiên thê giới). 


Này Ananda, gáp một ngàn làn hệ thế giới vừa: đây 
gọi là một ngàn hệ thê giới lớn (đại thiên thê giới). 


Này Ananda, Như Lai (Tathágata) có thé phát ra [ánh 
hào quang và] tiêng đi xa đên mức Ngài mong muôn 
trong các hệ thê giới này. 


(Kinh Abhibhu: Kinh Tăng chi 1.227-228, do P.H. dịch 
tiéng Anh). 








Th.63 Các chu kỳ kiếp vũ trụ 


Người ta nói rằng thế giới trải qua bốn giai đoạn rát 
lớn: hoại kiếp, không kiếp, thành kiếp, trụ kiếp, và rồi lại 
hoại kiếp. Bón giai đoạn này tạo nên một đại kiếp 
(Anguttara-nikãya II. 142). 

Đoạn dưới đây minh họa chiều dài rất lớn của một 
đại kiếp, và số lượng không thé tính đếm suốt trong 
quãng đó các chúng sinh luân chuyền đời này sang đời 
khác. 


Ví như, này các tỳ-kheo, có một núi đá rất lớn, dài 
bảy dặm, rộng bảy dặm, cao bảy dặm.... một tảng đá 
đặc cứng. 

Rồi cứ sau một trăm năm, một người đến lấy một 
tám vải lụa mịn lau núi đá ấy một lần. Núi đá lớn ấy do 
vậy mà mòn dần cho đến khi mát hẳn, nhưng cho đến 
khi ấy vẫn chưa hết một kiếp. 

Này các tỳ-kheo, như vậy là độ dài một đại kiếp. Suốt 
trong những đại kiếp dài như vậy, chúng ta đã luân hồi 
(đời này sang đời khác) rất nhiều, rất nhiều trăm, ngàn 
và trăm ngàn đại kiếp. 


Pabbata Sutta: Samyutta-nikàya 1.181—182, dịch Anh 
P.H. 


Nghiép 


Y niém nghiép trong Phát giáo chi cho hành dóng có 
chủ ý (Pàli. kamma, Skt. karma) tự nhiên tạo ra kết quả 
nhất định: hành động tốt dẫn đến két quả dáng ưa và 
những nét đặc trưng tốt; hành động xấu cho kết quả 
khó ưa và những nét đặc trưng xấu. 

Kết quả không phải là phân thưởng" hay trừng phạt, 
vì không có bắt kỳ Thượng Đề nào đưa ra kết quả. 

Cũng không phải là kết quả được tạo ra như ‘bài hoc 
đề học, mặc dù người ta hy vọng có thể tăng thượng tri 
kiến bằng cách Suy nghiệm về các biến có trong đời 
sống như là kết quả có thé có của hành vi trước đây. 

Kết quả của nghiệp được xem đơn giản là những kết 
quả tự nhiên, khởi sinh từ một loại quy luật của tự 
nhiên. 





Th.63 Cycles of cosmic eons 


It is said that worlds go through four huge phases: 
coming to an end, remaining dissolved, developing 
again, and remaining, till again coming to an end. 
These four make up an eon (Anguttara-nikaya II. 142). 

The passage below illustrates the huge length of an 
eon, and the incalculable number that have passed 
during which beings wander from rebirth to rebirth. 


Suppose, monk, there is a great stone mountain 
seven miles long, seven miles wide, and seven miles 
high. ... one solid mass of rock. 

At the end of every century, a man would stroke it 
once with a piece of fine cloth. That huge stone 
mountain might be worn down and eliminated by his 
action, but an eon would not yet have come to an end. 

So long is an eon, monk. And of eons of such a 
length, we have (from life to life) wandered through so 
many: so many hundreds, thousands and hundreds of 
thousands of eons. 


Pabbata Sutta: Samyutta-nikàya 1l.181—182, trans. 
P.H. 


Karma 


The idea of karma in Buddhism is that intentional 
actions (Pāli kamma, Skt karma) naturally produce 
certain results: good actions lead to pleasant results 
and good character-traits, and bad ones to unpleasant 
results and bad traits. 

The results are not ‘rewards’ or ‘punishments’, as 
there is not seen to be any God handing out the results. 

Nor are the results set up as ‘lessons to learn’, 
though a person may hopefully develop insights by 
reflection on life events as possible results of prior 
behaviour. 

Karmic results are seen simply as natural results, 
arising from a kind of law of nature. 

A common simile is that a karma is like a seed, and 


454 





Th.63 Các chu kỳ của một kiếp (hàng thiên niên 
kỷ) vũ trụ 


Các thé giới được cho là trái qua bốn giai đoạn cực 
kỳ lớn: đi đến chám dứt, duy trì sự trống không, phát 


triển trở lại, tiếp tục tồn tại và rồi lại đi đến chám dứt. 
Bón giai đoạn này tao nên một hàng thiên niên ky (tức 
một kiếp) (Kinh Tăng chỉ - Anguttara-nikaya II. 142). 

Đoạn dưới đây minh họa chiều dài một kiếp và số 
lượng của các chúng sanh luân hồi tái sanh từ đời này 
sang đời khác là không thê tính đếm được. 


Này các Tỳ-kheo, giả sử có một ngọn núi đá khống lồ 
dài bảy dặm, rộng bảy dặm, cao bảy dặm... một khối 
đá rắn chắc. 

Cứ mỗi một trăm năm, một người dùng mảnh lụa mịn 
lau chùi núi đá ấy một lần. Núi đá hùng vĩ kia có khi sẽ 
bị mòn dần và biến mắt bởi tác động này, nhưng lúc 
này một kiếp vẫn chưa kết thúc. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, đây là quãng dài của một 
kiếp. Hơn nữa, trong suốt chiều dài của một kiếp như 
vậy, chúng ta đã luân chuyển [từ đời này sang đời 
khác] quá nhiều lần: nhiều đến hàng trăm, hàng ngàn, 
hàng trăm ngàn kiếp. 


(Kinh Nui: Kinh Tương ưng 1.181-182, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


NGHIEP 


Khái niém vé Nghiép trong Phát giáo düng dé chi cho 
những hành vi có chủ y (P. kamma, S. karma) sé tạo ra 
kết quả nhất định một cách tát yếu: hành vi tốt dep đưa 
đến kết quả an vui và đặc trưng - tính nết tích cực, 
hành vi xâu cho ra quả bắt an và tính nết tiêu cực. 

Két quả [của nghiệp] không phải là "phán thưởng” 
hay “sự trừng phạt” vì không có bắt kỳ đắng quyên 
năng nào được xem [có thé] quyết định két quả [của 
nghiệp]. 

Két quả cũng không được tạo ra như “bài học để 
học,” dù con người có thé hy vọng phát triển sự hiéu 
biết sâu sắc thông qua việc chiêm nghiệm những sự 
kiện xảy đã ra trong cuộc sóng như kết quả có thé của 
những hành vi trước đó. 








Một thí dụ phó bién là nghiệp như hạt giống, và quả 
của nó như trái cây sinh trưởng từ hạt giống. Một từ 
ngữ chỉ cho hành động tốt và tiềm năng mang lại 
những quả tốt của nghiệp là phước (Pāli, puñña; Skt. 
punya). 

Diéu này, tuy vậy, gợi ý cho thấy kết quả của nghiệp 
tốt là phần thưởng xứng đáng, chứ không phải là kết 
quả tự nhiên. Như vậy, puñña có thé hiểu là phước 
nghiệp. 


Th.64 Nghiệp là ý chí 


Này các tỳ-kheo, Ta nói rằng tư (cefanã / ý chí, cố ý) 
là nghiệp; sau khi tu, nó tao tác nghiệp bởi thân, ngữ, 
và ý. 


Nibbedhika Sutta: Anguttara-nikãya 111.415, dịch Anh 
P.H. 


Th.65 Ác nghiệp sẽ bắt kịp ngươi, dù sớm hay 
muộn 


Khi ác nghiệp chưa chín, người ngu nghĩ mật ngọt. 


Nhưng khi ác nghiệp chín muói, người ngu chịu khó 
đau. 





its results are like the fruits that develop from the seed. 
A term for a good action and its potency to bring good 
karmic fruits is puñña Pāli, Skt punya), often translated 
as ‘meritorious action’ and ‘merit’. 

This, however suggests karmic results are some 
merited or deserved reward, rather than natural results. 
Hence puñña is better translated karmically beneficial 
action’ and ‘karmic benefit or 'karmic fruifulness'. 


Th.64 Karma is volition 


In Buddhism, things which happen to one are not 
‘karma’, but they may be the consequence of previous 
bad or good intentional karma (action) done by one. 

The nature of an action is seen to reside in the 
volition or intention that is expressed in the action, and 
actions include not only overt ones of body or speech, 
but also sustained thought. 


It is volition, monks, that | call karma. Having willed, 
one performs an action by body, by speech, by mind. 


Nibbedhika Sutta: Anguttara-nikaya IIl.415, trans. 


P.H. 


Th.65 Your bad actions will catch up with you 
sooner or later 


As long as an evil deed has not ripened, the fool 
thinks it as sweet as honey. 


But when it does ripen, the fool meets with suffering. 


455 





két quả của nghiệp đơn thuần được xem như kết quả 
tất yếu, sanh khởi từ một phần quy luật tự nhiên. 

Một ví von phô biến đó là nghiệp giống như hạt 
giống, kết quả của nghiệp giống như quả sanh ra từ hat 
giống đó. Một từ được dùng dé chi cho hành động tốt 
đẹp và tiềm lực mà nó mang lại két quả [tót dep] của 
nghiệp là “phước” (P. puñña, S. punya), đôi khi được 
dịch thành “hành động dáng tán dương” hay “phước 
lành.” 

Tuy nhiên, [cách dịch này] ngụ ý rằng kết quả tốt đẹp 
của nghiệp là phán thưởng giá tri hay xứng dáng, hon 
là kết quả tự nhiên. Do đó sẽ thích hợp hơn nếu dịch từ 
puñña là "tác động lợi ích của nghiệp” và “phước 
nghiệp” hay “kết quả tốt đẹp của nghiệp.” 


Th.64 Nghiệp là ý chí 


Trong Phật giáo, những điều xảy đến với một người 
không phải là “nghiệp,” mà chúng là két quả của những 
hành động có chủ ý tốt hoặc xấu mà người đó đã từng 
làm. 

Bản chất của nghiệp nằm ở ý muốn hay ý định được 
cụ thê hóa bằng hành vi, những hành vi không chỉ bao 
gồm những việc làm cụ thề của thân hay lời nói mà còn 
là dòng chảy không ngừng của ý nghĩ. 


Này các Ty-kheo, ý định,“ Ta gọi đó là nghiệp. Có ý 
định, một người thực hiện hành động thông qua thân, 
lời nói và suy nghĩ. 


(Kinh Một pháp môn quyết trạch: Kinh Tăng chi 
III.415, do P.H. dich tiêng Anh). 


Th.65 Quà cüa các hành dóng xáu sé dén vói ban 
khi sóm khi muón 


Chừng nào một hành động xấu chua được chín 
muôi, thì người kẻ khờ vân nghĩ nó ngọt nhu mát. 
Nhưng dén lúc nó chín muói, thì kẻ khó sé đôi diện với 
khô đau... 

Những việc xấu không như sữa [ám] được đông lại 


trong vòng một ngày, mà nó như một ngọn lửa âm ï vùi 
dưới tro, luôn đi theo kẻ khờ ây. 








Nghiệp ác đã được làm, không như sữa đông ngay; 
như lửa vùi dưới tro, ngâm di theo kẻ ngu. 


Dhammapada 69 and 71, dịch Anh P.H. 


Th.66 Hành dóng và tw duy quyét dinh tái sanh, 
chứ không phải do câu nguyện lễ bái 


Đoạn này nêu rõ rằng sự tái sanh của người kết quả 


tự nhiên từ những hành động của nó, chứ không phải 


được quyết định bởi cầu nguyện và lễ bái của người 
khác. 


Báy giờ tụ lạc chủ (thôn trưởng) Asibandhakaputta di 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, và 
bạch Thế Tôn: “Đại Đức, các bà-la-món sinh địa 
phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa cỏ 
(mọc dưới) nước, lội xuống nước (để tắm sạch tội), và 
thờ lửa (dé cải số của người chết), báo cho người chết 
biết (định mệnh của họ) và dẫn họ lên thiên giới. 

Nhưng Thế Tôn, vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có 
thé làm những gi dé mọi người trên thế gian, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, sanh 
thiên giới?" 


“Như vậy thi, này thôn trưởng, nay Ta sẽ hỏi ông, 
nếu ông thích hợp thì hãy trả lời. Thôn trưởng, ông 
nghĩ thế nào? Ở đây có một người sát sanh, lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, nói chia rẽ, 
nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, 
theo tà kiến. 

Rồi một đám đông quần chúng cùng tụ hội, cầu khẩn, 
xưng tụng, chắp tay diễu hành và nói rằng “Cầu cho 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 





An evil deed is not like (warm) milk that goes off in a 
day; it is like a smouldering fire covered in ashes, and 
follows the fool. 


Dhammapada 69 and 71, trans. P.H. 


Th.66 One's actions and thoughts determine 
one's rebirth, not the rituals of others 


This passage emphasizes that how a person is 
reborn is a natural result of their actions, not something 
that the prayers and rituals of others determines. 


Then Asibandhakaputta the headman went to the 
Blessed One, and having gone there, he paid respect 
to him and sat on one side. Seated on one side, he 
said to the Blessed One: 'The brahmins of the western 
lands, lord, those who carry water pots, wear garlands 
of water plants, who resort to water (for purification), 
and worship fire to improve the lot of a dead person, 
inform them (of their destiny, and send them to 
heaven. 

But is the Blessed One, the arahant, the perfectly 
awakened Buddha capable of doing what would make 
every person in the world to be born, at the dissolution 
of the body, after death, in a good destination, a 
heavenly world?' 


Very well, then, headman, | will put the question 
back to you on this matter. Answer as you see fit. What 
do you think, headman, here there is a person who 
destroys life, steals, misconducts himself in the 
enjoyment of sensual pleasures, speaks untruth, 
engages in divisive speech, harsh speech and idle 
chatter, has intense desire, is malicious in thought, and 
holds to wrong views. 

Then a great crowd of people, coming together and 


456 





Ác nghiệp chưa chín muỗi 
Người ngu tưởng mật ngọt 
Khi ác nghiệp chín muói 
Người ngu chịu khổ đau. 
Khi nghiệp xấu đã làm 
Không như sữa đông ngay 
Như lửa vùi dưới tro 

Luôn theo kẻ ngu ấy. 


(Kinh Pháp cú 69 và 71, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.66 Hành động và suy nghĩ của một người 
quyét dinh sự tái sanh của chính họ, chứ không 
phải dên từ việc câu nguyện của người khác 


Đoạn này nhắn mạnh rằng việc một người được tái 
sanh là kết quả tát yếu đến từ hành động của chính ho, 
chứ không phải do cầu nguyện và lễ bái nào của người 
khác quyết định. 


Khi đó, thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi một bên, thôn trưởng thưa Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, các vị Bà-la-món của vùng đất phía Tây, 
mang theo bình nước, đeo vòng hoa cỏ mọc dưới 
nước, họ thường dùng nước [dé rửa tội] và thờ lửa dé 
cải đỗi số phận người chết, báo cho người chết biết [về 
vận mệnh của họ] và dẫn họ vào cõi trời. 

Còn Thế Tôn, vị A-la-hán, vị Phật giác ngộ hoàn toàn 
có thé làm gì dé khiến mọi người được sanh ra trên thế 
giới, sau khi thân hoại, mạng chung, sẽ được sanh lên 
cảnh giới thiện lành, cõi trời? 


“Câu hỏi rất hay, này thôn trưởng, nhân đây Ta sẽ 
hỏi lại ông. Ông hãy trả lời khi thầy thích hợp. Ông nghĩ 
thế nào, này thôn trưởng, nếu có một người sát sanh, 
trộm cắp, sông lỗi lầm trong sự hưởng thụ khoái lạc 
tính dục, nói láo, nói lời chia rẽ, nói lời thô xấu, nói lời 
phù phiếm, có dục vọng mãnh liệt, có suy nghĩ xấu xa, 
năm giữ những quan diêm sai låm (tà kién). 

Sau đó đám đông quần chúng, cùng đến, tập hợp lại, 
cầu khẩn, tán dương, chắp hai bàn tay lại đi vòng 








vào thiện thú, sanh thiên giới!” 

Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào, người ấy có phải 
nhân bởi cầu khẩn của đám đông quân chúng ấy, hay 
nhân bởi xưng tụng, hay nhân bởi chắp tay diễu hành, 
nên sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 
thiện thú, sanh thiên giới? “Thưa không, bach Đại 
Đúc. 


'Ví như, này thôn trưởng, có người ném một tảng đá 
lớn xuống hồ nước sâu. Rồi một đám đông quần chúng 
cùng tụ hội, cầu khán, xung tung, chắp tay diễu hành 
và nói: “Hãy trồi lên, tảng đá lớn! Hãy nói lên, tảng đá 
lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!" 

Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào, tảng đá lớn ấy do 
nhân cầu khẩn của đại quần chúng ây, hay do nhân 
xưng tung, hay do nhân cháp tay diễu hành, mà có thé 
trồi lén, hay nói lên, hay trôi dat vào bờ không?’ “Thưa 
không, bach Đại Đức. 


'Cũng vậy, người nào sát sanh... sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở đây, có người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho.. . không tham 
lam, không sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một đám 
đông quân chúng cùng tụ hội, cầu khán,... nói rằng 
“Cầu cho người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục!”... 

Người ấy há do nhân cầu khẩn.. , sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục cháng?' “Thưa không, bach Đại Đức.' 


Ví như, này thôn trưởng, có người nhận chìm một 
ghè sữa đông hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 





congregating, would pray, praise, and circumambulate 
with their palms put together saying, "May this person, 
at the dissolution of the body, after death, be reborn in 
a good destination, a heavenly world!" 

What do you think? Would that man, because of the 
prayers, praise, and circumambulation of that great 
crowd of people, at the dissolution of the body, after 
death, be reborn in a good destination, a heavenly 
world?’ “No, sir. 


'Headman, suppose a person were to throw a hefty 
boulder into a deep lake of water, and a great crowd of 
people, coming together and congregating, would pray, 
praise, and circumambulate with their palms put 
together saying "Rise up to the surface, O hefty 
boulder, come floating up, O hefty boulder, float up to 
the shore, O hefty boulder!" 

What do you think? Would that hefty boulder, on 
account of the prayers, praise, and circumambulation of 
that great crowd of people rise up to the surface, come 
floating up, or float to the shore?' “No, sir.' 


'So is it with any person who destroys life, ... [etc.] 
Even though a great crowd of people, coming together 
and congregating, would pray, praise ... still, at the 
dissolution of the body, after death, he would be reborn 
in a woeful state, a bad destiny, the abyss, hell. 


Headman, what do you think? Here, there is a person 
who refrains from destroying life, from stealing ... is not 
greedy, bearing no thoughts of ill-will, and holding right 
view. Then a great crowd of people coming together 
and congregating would pray ... saying "May this 
person, at the dissolution of the body, after death, be 
reborn in a woeful state, a bad destiny, the abyss, hell!” 

Would that person at the dissolution of the body ... 
on account of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people be 
reborn in a woeful state, a bad destiny, the abyss, hell?’ 
‘No, sir.' 


'Suppose a person were to throw a jar of ghee or a 
jar of oil into a deep lake of water and break it. There 


457 





quanh [nguói chét dó] và nói: “Nguyện cho người này, 
sau khi thân thé tan rã, mang sóng kết thúc, sé được 
tái sanh vào cảnh giới an lạc, cõi trời!” 

Ông nghĩ thế nào? Người đàn ông đó, do nhân cầu 
khẩn, tán dương, đi vòng quanh của đám đông kia, khi 
thân hoại, mạng chung, liệu có được tái sanh lên cảnh 
giới an lạc, cõi trời không?” “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Thôn trưởng, giả sử một người đây một tảng đá 
lớn xuống hồ nước sâu, rồi đám đông quần chúng, 
cùng đến, tập hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp hai 
bàn tay lại đi vòng quanh và nói: “Hãy nói lên mặt 
nước, này tảng đá lớn, hãy nỗi lên, hãy trôi vào bờ, này 
tảng đá lớn!” 

Ông nghĩ thế nào? Tảng đá to lớn ấy, do nhân cầu 
khẩn, tán dương và đi vòng quanh của đám đông kia, 
liệu nó có thể trồi lên mặt nước, nỗi lên, hay trôi dạt 
vào bờ không?” “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng vậy bất kỳ người nào sát sanh,... [vân vân.] 
Dù có đám đông quân chúng, cùng đến, tập hợp lại, 
cầu khán, tán duong... thì vẫn không thé thay đổi, sau 
khi thân thể tan rã, mạng sống kết thúc, người ấy phải 
sanh vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, địa 
ngục.” 


Này thôn trưởng, ông nghĩ gì về điều này? Ở đây, có 
người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp... không tham 
lam, không có ý nghĩ tàn ác, nắm giữ tầm nhìn chân 
chính (chánh kiến). Rồi có đám đông quần chúng cùng 
đến, tập họp lại cầu khẩn,... nói rằng: “Nguyện cho 
người này, sau khi thân thể tan rã, mạng sông kết thúc, 
sẽ sanh vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, 
địa ngục!” 

Eus ây sau khi thân thé tan rá, mang sóng két thüc 

.. do nhân cầu khán, tán dương, di vóng quanh lé bái 
của dám đông kia, liệu người đó có bị tái sanh vào 
cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, địa ngục hay 
không?” “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Giả sử một người ném một lọ bơ sữa hoặc một lọ 
dâu vào hô nước sâu và làm vỡ nó. Các hạt cát và 








sâu rồi đập bé ghè ấy. Ò đây, ghè ấy trở thành từng 
miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. 
Còn sữa đông hay dầu thời nỗi lên trên. 

Rồi " dám dóng quần chúng cùng tụ hội, cầu 
khẩn.. ¡ “Hãy chìm xuông, này sữa đông và dầu! 
Hãy EI. sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm 
xuóng tận đáy, này sữa đông và dầu!” . Dầu ấy, há do 
nhân cầu khẩn... nên bị chìm xuống, hay chìm sâu 
xuống, hay đi xuống tận đáy chăng?' 'Thưa không, 
bach Đại Đức." 


Cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bó sát 
sanh... Rồi một đám . đông quân chúng cùng tụ hội, cầu 
khẩn... nói “Mong rằng người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh vào thiện thú, sanh thiên giới. 


Asibandhaka-putta Sutta: Samyutta-nikaya IV.312— 
314, dich Anh P.D.P. 


Th.67 Nghiệp quá khứ dẫn tới những sai biệt giữa 
con người 


Đoạn này giải thích hành động xấu và tốt khác nhau 
dẫn đến tái sinh trong địa ngục hay thiên giới, hoặc với 
nhiều loại hạnh vận mạng xáu hoặc tốt trong một lần tái 
sinh tương lai trong loài người. 

Điều này không nên hiểu rằng nghiệp quá khứ là 
nguyên nhân duy nhất những khác biệt giữa con người, 
nhung nó có thé có ảnh hưởng nhát dinh. 


“Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa 
loài người, trong khi tất cả là loài người, lại thấy có 
người hạ liệt, có người ưu thắng? 

Chúng con thấy có người tuổi thọ ván, có người tuói 
thọ dài; có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; có 
người xấu, có người đẹp; có người quyên thế nhỏ, có 
người quyền thế lớn; có người nghèo khổ, có người 
giàu sang; có người sanh vào gia đình hạ liệt, có người 
sanh vào gia đình cao quý; có người trí tuệ yếu kém, 
có người thông minh lanh lợi. 





the grains of sand and jar-fragments would go down, 
while the ghee or oil would come up. 

If a great crowd of people, coming together and 
congregating, would pray, praise ... saying, "Sink, O 
ghee and oil, submerge O ghee and oil, go down, O 
ghee and oil!” What do you think? Would that ghee and 
oil, on account of the prayers, praise sink, 
submerge, or go down?" “No, sir.' 


'So is it with any person who refrains from destroying 
life ... [etc.] Even though a great crowd of people, 
coming together and congregating, would pray ... 
saying "May this person, at the dissolution of the body, 
after death, be reborn in a woeful state, a bad destiny, 
the abyss, hell!" still, at the dissolution of the body, after 
death, he would be reborn in a good destination, a 
heavenly world.’ 


Asibandhaka-putta Sutta: Samyutta-nikaya |V.312— 
314, trans. P.D.P. 


Th.67 How past actions lead to differences among 
people 


This passage explains how various bad and good 
actions lead respectively to rebirth in a hell or a 
heaven, or to various kinds of bad or good fortune in a 
future human rebirth. 

This should not be taken to mean that past karma is 
the only cause of differences amongst humans, but that 
it can have a definite influence. 


'Good Gotama, due to what cause, dependent on 
what condition are worse and better states to be seen 
among those who have become humans, although they 
are (all) humans? 

We see humans with a short life-span and with a long 
life-span, with many ailments and few ailments, ugly 
and beautiful, weak and powerful, poor and wealthy, of 
low social class and high social class, foolish and wise. 

Good Gotama, why are these differences seen 
among humans?' 


458 





mảnh vỡ của lọ sẽ chìm xuống, trong khi bo sữa hoặc 
dầu sẽ nỗi lên. 

Rồi đám đông quản chúng cũng tụ hội, cầu khẩn, tán 
duong ... nói ráng: "Háy chim xuống, này bo sữa và 
dàu! Hãy chìm sâu xuống, này bơ sữa và dầu! Hãy 
chìm sâu xuống tận đáy, này bơ sữa và dầu!” Ông nghĩ 
thế nào? Do nhân câu khån, tán dương... liệu bơ sữa 
và dầu có chìm xuống, chìm sâu xuống, hay chìm 
xuống tận đáy không?” “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


"Vi thé bát kỳ người nào từ bỏ sát sanh... [vân vân ] 
Dù có đám đông quân chúng, cùng đến, tập hợp lại, 
cầu khẩn, tán dương... nói răng: “Nguyện cho người 
này, sau khi thân thể tan rã, mạng sông kết thúc, sẽ 
sanh vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, địa 
ngục!” thì vẫn không thé thay đổi, sau khi thân thé tan 
rã, mạng sống kết thúc, người ấy sẽ tái sanh lên cảnh 
giới an lạc, cõi trời.” 


(Kinh Người đất phương Tây hay người đã chết (hay 
Kinh Asibandhaka-putta): Kinh Tương ưng IV.312-314, 
do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.67 Nghiệp quá khứ tạo nên sự khác nhau giữa 
chúng ta như thê nào 


Đoạn này giải thích rằng các hành động tốt và xấu 
lần lượt sẽ dẫn đến tái sanh trong địa ngục hay cõi trời 
như thế nào, hoặc sẽ đưa đến tái sanh trong đời người 
vị lai xui xẻo hay may mắn ra sao. 

Nghiệp quá khứ không phải là nguyên nhân duy nhát 
tạo nên sự khác nhau giữa mọi người, sự khác nhau ấy 
có thê do bởi các ảnh hưởng nhất định. 


“Thưa tôn giả Gotama, do nguyên nhân gì, do điều 
kiện gì, giữa những chúng sanh được tái sanh làm 
người, có người có tình trạng xấu tệ, có người có tình 
trạng tết đẹp hơn, dù tất cả mọi người đều là con 
người? 

Có người tuổi thọ ngắn, có người tuổi thọ dài, có 
người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu, có 
người đẹp, có người kém cỏi (yếu đuối), có người 
quyền lực (khỏe mạnh), có người nghèo khổ, có người 
giàu sang, có người thuộc tàng lớp thấp, có người 








Thưa Tôn giả Gotama, tại sao lại có sự sai biệt như 
vậy giữa loài người?” 


'Này ma-nạp (niên thiếu bà-la-môn), chúng sanh là 
kẻ sở hữu nghiệp, là thừa tự của nghiệp, được thai 
sanh từ nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, nghiệp là 
sở y. Nghiệp phân chia chúng sanh thành hạ liệt, ưu 
thắng... 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, sát 
sanh, hung bạo, bàn tay lắm máu, chuyên tâm giết và 
giết hại chúng sanh, với không có tâm từ bi đối với các 
loại chúng sanh. 

Người đó, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu người ấy khi được 
sanh vào loài người, sanh ra bất cứ nơi nào, người ấy 
phải mạng vắn. 

Này ma-nạp, sát sanh, hung bao, bàn tay lám máu, 
chuyên tâm giết và giết hại chúng sanh, với không có 
tâm từ bi đối với các loại chúng sanh, đó là con đường 
dẫn đến thọ mạng ngắn. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ gậy, bỏ dao, 
biết tàm quý, có lòng từ, biết nghĩ tưởng đến lợi lạc tất 
cả chúng sanh. 

Người này, do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào thiện thú, sanh thiên giới. Nếu người 
ấy sanh trong loài người, sanh ra bất cứ nơi nào, 
người ấy đều có tuổi thọ dài. Con đường ấy đưa người 
này đến chỗ thọ mạng dài. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
tánh hay gây hại các loài hữu tình, bằng nắm tay, bằng 
cục đất, hay bằng gậy, bằng dao. 

Do nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung,... 
vào địa ngục. 

Nếu người ấy được sanh vào loài người, sanh ra bất 
cứ nơi nào, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Này ma- 


sanh 





Young man, beings have their actions (karma) as 
their own, are inheritors of their actions, originate from 
them, are related to them, have them as their refuge. 
Actions divide living beings into having worse and 
better states. ... 

Here young man, a certain woman or man destroys 
living beings, is cruel, is with bloody hands, engaged in 
destroying and hurting living beings without 
compassion for any beings that have come into 
existence. 

That person, on account of that action, performed 
and undertaken, is born after the dissolution of the 
body, after death in a woeful state, a bad destiny, the 
abyss, hell. Instead, if that person comes to the human 
state, wherever born, he or she has a short life. 

Young man, destroying living beings, being cruel, 
having bloody hands, engaging in destroying and 
causing hurt to living beings without compassion to any 
beings that have come into existence is a path 
conducive to a birth with a short life-span. 


Young man, here a certain woman or man gives up 
and abstains from destroying living beings, throws 
away stick and weapon, is conscientious, 
compassionate and abides with sympathetic concern 
for the welfare of all living beings. 

That person, on account of that action, performed 
and undertaken, is born after the dissolution of the 
body, after death in a good destiny, a heavenly world. 
Instead, if that person comes to the human state, 
wherever born, he or she has a long life. That path, 
young man is conducive to having a long life-span. 


Young man, here a certain woman or man is of a kind 
that hurts beings with hands, clods, sticks or weapons. 

On account of that action, performed and undertaken 
by that person, ... after death he or she is born in... 
hell. 

Instead, if that person comes to the state of humans, 
wherever born, he or she suffers many ailments. Young 


459 





thuộc tàng lớp cao (thượng luu), có người dai khờ và 
có người thông minh. 

Thưa tôn giả Gotama, tại sao lại có sự khác nhau 
giữa con người với nhau như thế?” 


Này chàng trai, chúng sanh có nghiệp riêng của họ, 
là người thừa kế nghiệp của họ, sanh ra từ nghiệp của 
họ, dính dáng tới nghiệp của họ, dựa vào nghiệp của 
họ. Nghiệp phân chia chúng sanh có tình trạng xấu tệ 
và có tinh trạng tốt đẹp... 

Ở đây, này chàng trai trẻ, có người nữ hay người 
nam nào đó giết hại chúng sanh, [họ] là người tàn 
nhẫn, là người có bàn tay lắm máu, chuyên hủy hoại 
và tổn hại moi loài không chút thương xót về sự sinh 
tồn của bất kỳ loài nào. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thé tan rã, mang sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, cõi đọa đày, địa 
ngục. Giả như, nếu người đó tái sanh vào cảnh giới 
con người, dù được sanh ra ở bất kỳ đâu, cũng chỉ có 
thọ mạng ngắn ngủi. 

Này chàng trai, sát sanh, tàn bạo, bàn tay lắm máu, 
chuyên hủy hoại và tổn hại moi loài không chút thương 
xót về sự sinh tồn của bát kỳ loài nào là con đường 
đưa đến tái sanh với thọ mạng ngắn ngủi. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào, từ bỏ và tránh xa việc hủy diệt mọi loài, bỏ gậy và 
vũ khí, có lương tâm, có lòng trắc án và sống với sự 
quan tâm chia sẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thể tan rã, mạng sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cõi thiện lành, cõi trời. Giả như, nếu người đó tái 
sanh vào cảnh giới con người, dù được sanh ra ở bát 
kỳ đâu, cũng có thọ mạng lâu dài. Đây là con đường 
đưa đến tái sanh với thọ mạng lâu dài. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào thuộc kiểu người gây hại các loài khác bằng tay, 
bằng nắm đắt, bằng gậy hay vũ khí. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thể tan rã, mạng sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, cõi đọa đày, địa 
ngục. 








nạp, đây là con đường dẫn đến nhiều bệnh hoạn. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, tánh không hay gây hại các loài hữu tình, bằng 
nắm tay chân, bằng cục đất, hay bằng gậy, bằng dao. 

Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, sanh thiên giới. 

Nếu người ấy sanh trong loài người, sanh ra bát cứ 
nơi nào, người ấy ít bệnh hoạn. Này thanh niên, đây là 
con đường đưa đến ít bệnh hoạn. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
tánh dễ phẫn nộ, dễ kích động. Dù chỉ với một lời nhỏ 
nhẹ, người này cũng nói nóng, nổi giận, sân hận, 
chống đối, tỏ lộ phán nộ, sân hận, bát màn. 

Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào... 
địa ngục. 

Nếu người ấy được sanh vào loài người, sanh ra bát 
cứ nơi nào, đều có dung sắc xấu. Này ma-nạp, đây là 
con đường dẫn đến đến dung sắc xấu. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
không hay phân nộ, không dê kích động. Dâu cho bị 
nói nặng, người này cũng không bát bình, phân nộ, sân 
hận, chóng đôi, và không tỏ lộ phán nộ, sân hận, bát 
mãn. 

Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung... sanh thiên 
giới. 

Nếu người ấy sanh trong loài người, sanh ra bất cứ 
nơi nào, đều có dung sắc đẹp. Này ma- nạp, đây là con 
đường dẫn đến dung sắc đẹp. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, tật 
đồ (ganh tị), hay ghen ghét, ghen ty người khác với lợi 





man, this is the path conducive to having many 
ailments. 


Young man, here a certain woman or man is of a kind 
that does not hurt beings with hands, clods, sticks or 
weapons. 

That person, on account of that action performed and 
undertaken, ... after death, is born in a good destiny, a 
heavenly world. 

Instead, if that person comes to the state of humans, 
wherever born, he or she has few ailments. Young 
man, this is the path that conduces to having few 
ailments. 


Young man, here a certain woman or man is angry 
and given to irritability. Even at the slightest remark he 
or she curses, becomes angry, becomes malicious, 
reacts with anger, shows hatred, anger and 
displeasure. 

That person, on account of that action performed and 
undertaken, ... after death is born in ... hell. 

Instead, if that person comes to the state of humans, 
wherever born, he or she is born ugly. Young man, this 
is the path conducive to becoming ugly. 


Young man, here a certain woman or man is not 
angry, is not given to irritability. Even with many 
(adverse) remarks that person does not curse, does not 
become angry, does not become malicious and does 
not react with anger, does not show hatred, anger and 
displeasure. 

That person, on account of that action, performed 
and undertaken is born ... after death ... in a heavenly 
world. 

Instead, if that person comes to the state of humans, 
wherever born, he or she becomes beautiful. Young 
man, this is the path conducive to becoming beautiful. 


Young man, here a certain woman or man has an 
envious mind, is one who envies, resents and 


460 





Giả như, nếu người đó tái sanh vào cảnh giới con 
người, dù được sanh ra ở bát kỳ đâu, cũng chịu nhiều 
đau đớn bệnh tật. Này chàng trai, đây là con đường 
đưa đến nhiều ốm đau bệnh tật. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào thuộc kiểu người không gây hại các loài khác bằng 
tay, bằng nắm đất, bằng gậy hay vũ khí. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thé tan rã, mạng sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cõi thiện lành, cõi trời. 

Giả như, nếu người đó tái sanh vào cảnh giới con 
người, dù được sanh ra ở bát kỳ đâu, cũng chịu ít ốm 
đau bệnh tật. Này chàng trai, đây là con đường đưa 
đến ít đau ốm bệnh tật. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào dễ nóng giận và dễ kích động. Dù chỉ một lời nhận 
xét nhỏ nhặt nhất thì người này cũng chửi rủa, nóng 
giận, thù địch, phản ứng với sự bực bội, thể hiện sự 
căm phần, tức giận và bất mãn. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thé tan rã, mạng sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, địa ngục. 

Giả như, nếu người đó tái sanh vào cảnh giới con 
người, dù được sanh ra ở bất kỳ đâu, cũng đều mang 
dung mạo xấu xí. Này chàng trai, đây là con đường 
đưa đến dung mạo xấu xí. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào không nóng giận và không có xu hướng dễ kích 
động. Dù có nhiều lời nhận xét [nặng né] thì người này 
cũng không lớn tiếng, không nóng giận, không thù địch, 
không phản ứng với sự bực bội, không thể hiện sự 
căm phán, tức giận và bát mãn. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ lại, 
sau khi thân thé tan rã, mang sống kết thúc, sẽ tái sanh 
vào cảnh giới thiện lành, cõi trời. 

Giả như, nếu người đó tái sanh vào cảnh giới con 
người, dù được sanh ra ở bát kỳ đâu, cũng đều có 
dung mạo thật đẹp. Này chàng trai, đây là con đường 
đưa đến dung mạo đẹp đẽ. 


Này chàng trai, ở đây, có người nữ hay người nam 
nào có tính hay đồ ky, là người ganh tị, ghen ghét và 








đắc, cung kính, tôn kính, tôn sùng, lễ bái, cúng dường. 

Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy,... [tái sanh vào địa ngục và nếu sanh làm 
người]... có quyền thế nhỏ. Đây là con đường dẫn đến 
quyền thế nhỏ. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, không tật đố, không hay ghen ghét, ghen ty 
người khác với lợi đắc, cung kính, tôn kính, tôn sùng, 
lễ bái, cúng dường. 

Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì 
như vậy,... [được sanh vào cõi trời và nếu sanh làm 
người]... được quyền thế lớn... Đây là con đường đưa 
đến quyền thế lớn. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
không bố thí cho sa-món hay bà-la-món các thứ y 
phục, ám thực xe có, hoa, hương, dầu xức, tọa ngọa 
cụ, nhà cửa, đèn đuốc.... [tái sanh vào địa ngục và nếu 
sanh làm người]... phải nghèo khó. Này thanh niên, 
đây là con đường đưa đến nghèo khó. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, hay bó thí cho sa-món hay bà-la-môn... [được 
sanh vào cõi trời và nêu sanh làm người]... được giàu 
có. 


Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
cang cường và cao ngạo, không kính lễ những người 
đáng kính lễ, không đứng dậy chào đón người đáng 
đứng dậy chào đón, không mời ngồi những người đáng 
mời ngồi, không nhường đường cho những người 
đáng được nhường đường, không tôn kính những 
người đáng tôn kính,... [tái sanh vào địa ngục và nếu 
sanh làm người]... sanh vào gia đình hạ liệt. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, không cang cường và cao ngạo, kính lễ những 
người đáng kính lễ,... [được sanh vào cõi trời và nếu 
sanh làm người].. . được sanh vào gia đình cao quý. 





begrudges the gains, respect, honour, veneration and 
offerings received by others. 

That person, on account of that action performed and 
undertaken ... [is reborn in hell or if reborn human] ... 
becomes less powerful. This is the path conducive to 
becoming less powerful. 


Young man, here a certain woman or man does not 
have an envious mind, is not one who envies, resents 
and begrudges the gains, respect, honour, veneration 
and offerings received by others. 

That person, on account of that action, performed 
and undertaken ... [is reborn in a heaven or if reborn 
human] ... becomes powerful ... This is the path 
conducive to becoming powerful. 


Young man, here a certain woman or man is of a kind 
that does not make donations to renunciants or 
brahmins, of food, drinks, clothes, carriages, flowers, 
scents, ointments, beds, dwellings and illuminations. ... 
[is reborn in hell or if reborn human] ... becomes a 
person of little wealth. 


Young man, here a certain woman or man is of a kind 
that makes donations to renunciants or brahmins [is 
reborn in a heaven or if reborn human] ... becomes a 
person of great wealth. 


Young man, here a certain woman or man is 
stubborn and conceited and does not revere one who is 
worthy of reverence, does not stand up with respect for 
a person whom one should stand up with respect for, 
does not offer a seat to one who is worthy of a seat, 
does not give way to one who is worthy of giving way 
to, does not honour one who is worthy of honour ... [is 
reborn in hell or if reborn human] ... becomes a person 
of low social class. 


Young man, here a certain woman or man is not 
stubborn and conceited and reveres one who is worthy 
of reverence... [is reborn in a heaven or if reborn 
human] ... becomes a person of high social class. 


461 





bực bội với người khác vé tiền của, sự tôn trọng, vinh 
dự, uy nghiêm và những thứ được dâng tặng. 
P dd nghiệp mà người đó đã thuc hiện và được giữ 
. [tái sanh vào địa ngục hoặc nếu được tái sanh 
vào › cảnh giới loài người]... sẽ có ít uy quyền. Đây là 
con đường đưa đến ít uy quyền. 


Này chàng trai, ở đây, có người nữ hay người nam 
nào không có tính hay đố ky, là người không ganh ti, 
ghen ghét và bực bội với người khác về tiền của, sự 
tôn trọng, vinh dự, uy nghiêm và những thứ được dâng 
tặng. 

Do nghiệp mà người đó đã thực hiện và được giữ 
lại,... [tái sanh vào cõi trời hoặc nếu tái sanh vào cảnh 
giới loài người]... sẽ có đầy uy quyền. Đây là con 
đường đưa đến uy quyền cao. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào không làm phước bố thí cho các Sa-môn hay Bà- 
la-món các loại đồ ăn thức uống, y phuc, xe có, đồ 
ngồi, chỗ ở, đèn đuốc,... [sẽ tái sanh vào địa ngục 
hoặc nếu được tái sanh vào cảnh giới loài người]... trở 
thành người nghèo khó. 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào làm phước bố thí cho các Sa-môn hay Bà-la-môn 
các loại đồ ăn thức uống, y phục, xe cộ, đồ ngồi, chỗ ở, 
đèn đuốc,... [sẽ tái sanh vào cõi trời hoặc nếu tái sanh 
vào cảnh giới loài người]... trở thành người giàu có. 


Này chàng trai, ở đây có một người nữ hay người 
nam nào [tánh tình] ương ngạnh, cao ngạo, không kính 
trọng người đáng kính, không đứng dậy chào hỏi tôn 
trọng người đáng tôn trọng, không nhường ghế cho 
người đáng được ngồi, không nhường đường cho 
người đáng được nhường, không tôn kính người đáng 
tôn kính... [sẽ tái sanh vào địa ngục hoặc nếu được tái 
sanh vào cảnh giới loài người]... trở thành người thuộc 
tầng lớp tháp. 


Này chàng trai, ở đây có một người nữ hay người 
nam nào [tánh tình] không ương ngạnh, cao ngạo, kính 
trọng người đáng kính,... [tái sanh vào cõi thiện lành 
hoặc nếu tái sanh vào cảnh giới loài người]... trở thành 
người thuộc tång lớp thượng luu. 








Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
không đi đến sa-môn hay bà-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn 
giả, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện? Thế nào là 
có tội và thế nào là không có tội? Thế nào là nên thân 
cận và thế nào là không nên thân cận? Làm gì phải 
chịu tai hại và đau khó lâu dài? Hay làm gi dé được lợi 
ích và an lạc lâu dài?”... [tái sanh vào địa ngục và nếu 
sanh làm người]... có trí tuệ yếu kém. 


Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người 
nam, đi đến sa-môn hay bà-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn 
giả, thế nào là thiện và thế nào là bát thién...?"... [được 
sanh vào cõi trời và nếu sanh làm người]... thông minh 
lanh lợi. 


'Này ma-nạp (niên thiếu bà-la-môn), chúng sanh là 
kẻ sở hữu nghiệp, là thừa tự của nghiệp, được thai 
sanh từ nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, nghiệp là 
sở y. Nghiệp phân chia chúng sanh thành hạ liệt, ưu 
thắng. 

Cüla-kamma-vibharga Sutta: 
III.203—-206, dich Anh P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Th.68 Những cảm thọ, các thiện ác hành, không 
phải hét thảy déu do nghiệp quá khứ, Thượng Dé, 
cũng không vô nhân duyên 


Đoạn văn này nêu rõ rằng điều quan trọng là phải 
chịu trách nhiệm về hành động của mình, và không đỗ 
lỗi cho người khác về nghiệp / hành động của mình 
trước đây, hoặc một Thượng Dé, hoặc nói rằng mọi 
việc xảy ra ngẫu nhiên, như vậy ta không thé tự chủ. 


“Này các ty-kheo, có ba y xứ này của ngoai đạo, khi 
được các hiền trí thám vấn, cát vấn, thảo luận, cho đến 
kỳ cùng dẫn đến chủ trương vô nghiệp (không có báo 
ứng của nghiệp). Ba y xứ ấy là gì? 


Một số sa-môn, bà-la-món nói như vây, thầy như vầy, 
'Bát cứ cảm thọ gi mà con người lãnh tho: lạc, khó hay 





Young man, here a certain woman or man does not 
approach a renunciant or brahmin and ask. "Venerable 
sir, what is wholesome and what is unwholesome? 
What is wrong and what is right? What should be 
practised and what should not be practised? Doing 
what will be for my good and wellbeing for a long time? 
Or doing what will be for my harm and suffering for a 
long time?" ... [is reborn in hell or if reborn human] ... 
becomes one of faulty wisdom. 


here a certain woman or man 
approaches a renunciant or brahmin and asks. 
"Venerable sir, what is wholesome and what is 
unwholesome ...?" ... [is reborn in a heaven or if reborn 
human] ... becomes one of great wisdom. 


Young man, 


So then young man ..., beings have their actions as 
their own, are inheritors of their actions, originate from 
them, are related to them, have them as their refuge. 
Actions divide living beings into having worse and 
better states. 

Cüla-kamma-vibhanga Sutta: 
111.203—206, trans. P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Th.68 Experiences, and good and bad actions, are 
not all due to past karma or a God, but nor are they 
causeless 


This passage emphasizes that it is important to take 
responsibility for one's actions, and not blame them on 
one's previous karma / actions, or a God, or say that 
they occur causelessly, such that one has no way to 
control them. 


Monks, there are these three systems of religious 
teaching which, when closely dealt with, taken up for 
close scrutiny and discussed thoroughly, finally end up 
leading to non-(responsibility for action. What three? 


There are some renunciants and brahmins who hold 
the theory and are of the view, ‘Whatever this person 


462 





Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào không đến gặp Sa-môn hay Bà-la-môn và hỏi: 
“Thưa ngài, thế nào là thiện và bát thiện? Điều gì là sai 
và điều gì là đúng? Nên làm gì và không nên làm gì? 
Làm gi dé được lợi ích và an lạc lâu dài? Hoặc làm gi 
thì phải chịu tai họa, đau khổ triền miên?”... [sẽ tái 
sanh vào địa ngục hoặc nếu được tái sanh v vào cảnh 
giới loài người]... trở thành người thiếu sáng suốt 
(thiếu trí tuệ). 


Này chàng trai, ở đây có người nữ hay người nam 
nào đến gặp Sa-môn hay Bà-la-môn và hỏi: “Thưa 
ngài, thế nào là thiện và bát thiện?”... [sẽ tái sanh vào 
cõi trời hoặc nếu tái sanh vào cảnh giới loài người]... 
trở thành người sáng suốt hay uyên bác (đầy trí tuệ). 


Vì thế, này chàng trai..., chúng sanh có nghiệp riêng 
của họ, là người thừa kế nghiệp của họ, sanh ra từ 
nghiệp của họ, dính dáng tới nghiệp của họ, dựa vào 
nghiệp của họ. Nghiệp phân chia chúng sanh có tình 
trạng xấu tệ và có tình trạng tốt đẹp. 


(Tiểu kinh Phân biệt nghiệp: Kinh Trung bộ III.203- 
206, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.68 Các trải nghiệm và các việc làm xấu, tốt 
không hẳn đều do nghiệp quá khứ hay do Thượng 
đế [ban cho], nhưng chúng cũng không phải là 
không có nguyên nhân 


Đoạn kinh này nhắn manh tám quan trọng của việc 
chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình, không 
đồ lỗi cho nghiệp / hành động đã làm trước đây, cũng 
không đỗ lỗi cho Thượng đế, hay nói rằng mọi việc xảy 
ra ngẫu nhiên nên không có cách gì dé làm chủ chúng. 


Này các Tỳ-kheo, có ba hệ thống giáo lý tôn giáo sau 
đây, khi được tìm hiểu thấu đáo, xem xét kỹ lưỡng và 
thảo luận tường tận, thì cuối cùng đưa đến chủ trương 
không có quả báo của nghiệp (vô nghiệp). Ba hệ thống 
đó là gì? 


Có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương và quan 
niệm như thê này: “Bât kỳ trải nghiệm nào: dù vui, 








không lạc không khổ, tất cả đều do nhân là những gì 
đã làm trong quá khứ.' 


Một số sa-món, bà-la-món nói nhu vày, thấy như vầy, 
'Bát cứ cảm thọ gi mà con người lãnh thọ: lac, khó hay 
không lạc không khó, tất cả đều do nhân là Tự tại thiên 
(Thiên chủ) tạo ra." 


Một số sa-môn, bà-la-món nói như vây, thấy như vầy, 
'Bát cứ cảm thọ gi mà con người lãnh thọ: lạc, khó hay 
không lạc không khổ, tất cả đều không có nhân, không 
có duyên (ngẫu nhiên sanh).' 


Ở đây, này các tỳ-kheo, Ta đến hỏi các sa-môn, bà- 
la-môn với chủ trương thứ nhất, 'Các Tôn giả, có thật 
chăng, các Tôn giả nói nhu vầy, thấy như vầy...?' Khi 
được hỏi như vậy, các vị ấy thừa nhận như vậy. 

Rồi Ta nói với họ như sau, 'Các Tôn giả, nếu vậy, do 
nhân là những gì đã làm trong quá khứ, mà có người 
trở thành kẻ sát sanh, lấy của không cho, hành 
dàm,291 nói dối, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù 
phiếm, tham lam, sân hại, tà kiến? 

Với những ai quy hồi cho nghiệp đã tạo trong quá 
khứ cho là chắc thật, với người ây, không có ý dục, 
không có nỗ lực đối với những gì cần làm hay những gì 
không nên làm. 

Thế nhưng, thực tế, xác thực, những ai sống thất 
niệm, không phòng hộ, những người ấy không thé biết 
được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, dù 
được xứng danh là 'sa-món' nhưng không xứng đáng 
như vậy. [Tương tự khi nói với hai thuyết kia.] 


Titthàyatana Sutta: Anguffara-nikãya l.173—176, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.69 Cảm thọ và bệnh tật chẳng phải đều do 
nghiệp quá khứ 


Đoạn này phản biện ý niệm rằng tắt cả những cảm 





experiences, whether pleasant, unpleasant or neither 
unpleasant nor pleasant, all that is on account of 
actions done in the past.’ 


There are some renunciants and brahmins who hold 
the theory and are of the view, ‘Whatever this person 
experiences, whether pleasant, unpleasant or neither 
unpleasant nor pleasant, all that is, on account of 
creation by a supreme being.’ 


There are some renunciants and brahmins who hold 
the theory and are of the view, ‘Whatever this person 
experiences, whether pleasant, unpleasant or neither 
unpleasant nor pleasant, all that is on account of no 
cause or condition.’ 


Here monks, | approach those renunciants and 
brahmins who hold the (first) theory and ... ask them. 
‘Venerable ones, is it true that you hold this theory ...?' 
When asked, they admit it. 

Then | tell them: ‘Venerable ones, then it is due to 
their past actions that people become destroyers of life, 
takers of what is not given, engagers in sexual 


activity,289 liars, those who use harsh speech, divisive 
speech, idle chatter, those with intense desire, 
malicious minds, and wrong views? 

For those who fall back on actions done in the past 
as the essential reality, there is neither interest, nor 
effort regarding what ought and ought not to be done. 

When in truth and reality what ought to be done and 
what ought not to be done are unobtainable by these 
people who live with lost mindfulness and unprotected, 
and even the personal designation 'renunciant is 
inappropriate (for them). [The same is then said with 
respect to the other two theories.] 


Titthàyatana Sutta: I.173-176, 


trans. P.D.P. 


Anguttara-nikaya 
Th.69 Feelings and illnesses are not all due to 
past karma 
This passage critiques the idea that all unpleasant 


463 





buồn, hay không vui cũng không buồn, tất cả đều do 
những việc đã làm (nghiệp) trong quá khứ.” 


Có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương và quan 
niệm như thế này: “Bất kỳ trải nghiệm nào: dù vui, 
buồn, hay không vui cũng không buồn, tất cả đều do 
đắng tối cao tạo ra.” 


Có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương và quan 
niệm như thế này: “Bất kỳ trải nghiệm nào: dù vui, 
buồn, hay không vui cũng không buôn, tất cả đều do 
ngẫu nhiên mà có (tức là không nguyên nhân, không 
điều kiện).” 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, Ta đến hỏi các Sa-môn, Bà- 
la-môn về chủ trương [thứ nhất]: “Này các tôn giả, có 
thật chăng điều mà tôn giả đang chủ trương...?” Khi 
được hỏi như vậy, các vị ấy xác nhận điều này. 

Rồi Ta nói: “Này các tôn giả, nếu vậy, do nhân là 
những hành vi (nghiệp) trong quá khứ mà một người 
trở thành kẻ hủy hoại sự sống, kẻ lấy của không cho, 
kẻ thực hiện quan hệ tình dục, kẻ nói dối, kẻ nói lời 
thô xấu, lời chia rẽ, kẻ nói lời phù phiếm, kẻ có dục 
vọng mãnh liệt, tâm địa thù địch và quan điểm lệch lạc? 

Đối với những ai đỗ cho nghiệp đã tạo trong quá khứ 
là sự thật không thể thay đối, thì [người đó] sẽ không 
còn hứng thú cũng như không còn nỗ lực cho điều nên 
và không nên làm. 

Trong khi trên thực té, sự thật là người sống mát 
chánh niệm tỉnh giác và thiếu phòng hộ không thể biết 
được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, ngay 
cả với các “sa-môn” chính danh này cũng không áp 
dụng [những điều này] một cách đúng đắn. [Tương tự 
khi nói về hai chủ trương còn lại.] 


(Kinh Sở y xứ (hay Cháp giữ học thuyết): Kinh Tăng 
chi |.173- 176, do P.D.P. dịch tiéng Anh). 


Th.69 Cảm thọ và bệnh tật không phải đều do 
nghiệp quá khứ 


Đoạn trích này phán bién khái niệm cho rằng tắt cả 








thọ khó chịu (và bệnh tật) phát sinh do nghiệp quá khứ. 
Nghiệp là một trong những nguyên nhân có thé xảy 
ra, nhưng còn các nguyên nhân khác như vật lý, môi 
trường, hay việc sai quáy, hay gắng sức của ta. Do đó 
hiéu về nghiệp quả theo thuyết định mệnh là sai lầm. 


Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sivaka thưa với Thế Tôn: 
"Thưa Tôn giá Gotama, có những sa-môn, bà-la-món 
nói như vây, thấy như váy, rằng ‘bát cứ cảm thọ gì mà 
con người lãnh thọ: lạc, khổ hay không lạc không khổ, 
tất cả đều do nhân là những gì đã làm trong quá khứ. 
Tôn giả Gotama nói như thé nào về điều này?’ 


'Này Sivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên do mật 
không điều hòa. Cần phải tự biết rằng ở đây, một số 
cảm thọ khởi lên do mật không điều hòa. Mọi người 
trên đời cũng chấp nhận sự thật rằng ở đây, một số 
cảm thọ khởi lên do rối loạn của mát. 

Này Sivaka, những sa-môn, bà-la-món nào nói như 
vầy, thấy như vầy, rằng ‘bát cứ cảm thọ gì mà con 
người lãnh thọ: lạc, khổ hay không lạc không khổ, tất 
cả đều do nhân là những gì đã làm trong quá khứ, 
những vị ấy đã vượt quá những gì tự biết, và họ cũng 
vượt quá những gì mọi người trên đời chấp nhận là 
đúng. 

Do vậy, Ta nói đây là tà kiến của các sa-môn, bà-la- 
môn áy. 


Này Sivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, do 
đàm... gió không điêu hòa... sự gặp gỡ của những thứ 
này (mật, đàm, gió)... do thay đôi của các mùa... do 
hành vi bát cán... phí sức2^ ... hay kết quả dị thục của 
nghiệp.293... 


Sivaka Sutta: Samyutta-nikaya IV.230-231, dịch Anh 
PDP. 





feelings (and illnesses) arise due to past karma. 

Karma is one possible cause, but the other causes 
are physical, environmental, or one’s own present inept 
action or over-exertion. Hence taking the idea of karma 
in a fatalistic way is wrong. 


Sitting on one side, the wandering ascetic Moliya 
Sivaka said to the Blessed One: ‘Good Gotama, there 
are some renunciants and brahmins who declare in this 
way and who hold this view: "Whatever a person 
experiences, whether pleasant, unpleasant or neither 
unpleasant nor pleasant, all that is on account of 
actions (karmas) done in the past." What has good 
Gotama to say about this?' 


'Sivaka, here certain feelings arise on account of 
disturbance of bile. It should be understood by oneself 
that certain feelings arise on account of the disturbance 
of bile. It is also commonly agreed by people of the 
world that some feelings arise due to the disturbance of 
bile. 

Sivaka, the renunciants and brahmins, who declare 
this theory and hold this view, "Whatever feeling this 
person experiences, whether pleasant, unpleasant or 
neither unpleasant nor pleasant, all that is due to past 
actions", miss what they themselves have known, and 
they miss what people of the world commonly accept 
as the truth. 

Therefore, | say this is a wrong view of those 
renunciants and brahmins. 


Sivaka, 
disturbance of phlegm ... 


certain feelings arise on account of 
wind ... the coming together 


of these ... the change of seasons ... use of things in 
wrong Ways ... exertion?90 ... or born as results of 
karma.??1 ` 


Sivaka Sutta: Samyutta-nikaya |V.230—231, 
P.D.P. 


trans. 


464 





những cám tho khó chịu [và bệnh tật] phát sanh đều do 
nghiệp quá khứ. 

Nghiệp có thé là một nguyên nhân, nhưng vẫn còn có 
những nguyên nhân khác như cơ địa, môi trường, hoặc 
do hành động sai lệch hoặc do sự có gắng quá sức của 
chúng ta trong hiện tai. Do đó hiểu vé nghiệp theo 
thuyết định mệnh là sai lầm. 


Ngồi xuống một bên, du sĩ Moliya Sivaka thưa với 
Thế Tôn: “Thưa tôn giả Gotama, có một số Sa-môn và 
Bà-la-môn tuyên bố và chủ trương quan điểm như váy: 
“Bất kỳ trải nghiệm nào: dù vui, buồn, hay không vui 
cũng không buồn, tất cả đều do những việc đã làm 
(nghiệp) trong quá khứ.” Tôn giả Gotama nghĩ thế nào 
về điều này?” 


“Này Sivaka, có những cảm thọ cụ thé phát sinh do 
rối loạn chức năng của túi mật. Nên người đó phải tự 
biết rằng có những cảm thọ cụ thể phát sinh do rối loạn 
chức năng của túi mật. Đồng thời mọi người trên thế 
giới cũng đồng ý rằng có một số cảm thọ cụ thể phát 
sinh do rôi loạn chức năng của túi mát. 

Này Sivaka, những Sa-môn và Bà-la-môn nào tuyên 
bố và chủ trương quan điểm như vày: "Bát ky cám thọ 
nào: dù vui, buồn, hay không vui cũng không buồn, tất 
cả đều do những việc đã làm (nghiệp) trong quá khứ,” 
[những vị ấy] đã bỏ lỡ điều họ vừa hiểu ra, họ cũng bỏ 
lỡ điều mà mọi người trên thế giới chấp nhận là đúng 
[sự thật]. 

Vì thế, Ta nói đây là quan điểm sai lầm (tà kiến) của 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn này. 


Này Sivaka, có những cảm thọ cụ thể phát sinh do 
bởi rồi loạn chát nhây (đờm)... đây hơi... hoặc tập hợp 
của các triệu chứng này... chuyên mùa... sử dụng đô 


vật sai cách... quá süc?... hoác do tái sanh nhu két 
quá cüa nghiệp. !0 


(Kinh Du sĩ Sivaka: Kinh Tương ưng IV.230-231, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 








Th.70 Chuyén nghiệp 


Đoạn này giải thích rằng cùng một hành động xấu 
không phải lúc nào cũng có nghiệp quả với mức độ 
tương ứng, vi bản chất của một người xáu thường 
khuếch đại kết quả của một hành động xấu đặc biệt, 
trong khi bán chát của một người tốt nói chung làm vơi 
nhẹ kết quả của cùng một hành động xấu (xem *M.41). 


Này các tỳ-kheo, ai nói như vày: 'Người tạo nghiệp 
như thế nào, nó cảm thọ như thé áy.' Này các ty-kheo, 
nếu là vậy, không có đời sống Phạm hạnh, không có 
cơ hội dé hoàn toàn diệt khổ. 

Này các tỳ-kheo, ai nói như vầy: Người tạo nghiệp 
dẫn đến cảm thọ như thế nào, nó cảm thọ quả dị thục 
như thế áy.’ Này các ty-kheo, nếu là vậy, có đời sống 
Pham hạnh, có cơ hội dé hoàn toàn diệt khó. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, có người tạo nghiệp ác nhỏ, 
và nghiệp ác ấy dẫn vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ- 
kheo, có người tạo nghiệp ác nhỏ tương tợ, và nghiệp 
ác Ấy dẫn đến cảm thọ (quả) ngay trong hiện tại, không 
có kết quả gì được cảm thọ trong đời sau dù chí ít, nói 
gì là nhiều. 


Hạng người như thế nào tạo nghiệp ác nhỏ, và 
nghiệp ác ấy dẫn vào địa ngục? Ở đây, này các tỳ- 
kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập, phẩm cách hẹp hòi, 
nhỏ mọn, sống chỉ kham khổ nhỏ. Người như vậy, này 
các tỳ-kheo, tạo nghiệp ác nhỏ, và nghiệp ác ấy dẫn nó 
vào địa ngục. 


Hạng người như thế nào, này các tỳ-kheo, tạo nghiệp 





Th.70 A good character can dilute the karmic 
results of a bad action 


This passage explains that the same bad actions do 
not always have karmic results of the same intensity, 
for the nature of a generally bad person amplifies the 
result of a particular bad action, while the nature of a 
generally good person dilutes the result of the same 
kind of bad action (cf. *M.41). 


Monks, someone says: ‘In whatever manner a person 
does an action, in that respective manner he will 
experience its consequence. Monks, if that be so, 
there is no point in living the holy life and there is no 
room for a complete making an end to suffering. 

Monks, someone says: ‘In whatever manner the 
(consequence of an) action done by a person is to be 
experienced, in that respective manner he will 
experience its consequence. Monks, if that be so, 
there is a point in living the holy life and there is room 
for a complete making an end to suffering. 


Here monks, a trifling bad action done by a certain 
person leads him to hell. Here monks, a similar trifling 
bad action is done by another person, but (its 
consequence) is experienced in this life itself: nothing 
of it is experienced in the life that follows, and the 
question of any further consequence does not arise. 


For what kind of person is it that even doing a trifling 
bad action leads him to hell? Here monks, a certain 
person is of uncultivated character, uncultivated ethical 
discipline, uncultivated mind, uncultivated wisdom; he 
is petty, of a narrow self, and abiding in suffering due to 
something small. It is in the case of that kind of person 
that doing even a trifling bad action leads him to hell. 


For what kind of person is it that doing a similar 
465 





Th.70 Nhàn cách tốt có thể chuyển nghiệp quả 
của các điều xấu ác 


Đoạn trích này giải thích rằng cùng hành động xáu 
nhưng không nhất thiết lúc nào cũng nhận nghiệp quả 
với mức độ tương tự, vì theo lẽ thường bản chất của 
một người bị đánh giá là có tật xáu sẽ luôn khuếch dai 
kết quả của hành vi xáu cụ thé nào đó, trong khi theo lẽ 
thường bản chát của một người được công nhận là có 
đức tính tốt sẽ làm vơi bớt kết quả của hành vi xáu 
tương tự như trên. (Tham chiếu *M.41). 


Này các Ty-kheo, có người như vầy: "Khi thực hiện 
hành động theo cách nhu thé nào, thi người đó nhận 
kết quả tương ứng với cách đó.” Này các Tỳ-kheo, nếu 
quả thật như vậy, thì việc sống thánh thiện không còn ý 
nghĩa gì và cũng không còn cơ hội nào để hoàn toàn 
chấm dứt khó đau. 

Này các Tỳ-kheo, có người nói như vầy: “Dù theo bát 
cứ cách gì, [kết quả của] hành động do người đó đã 
làm sẽ được thọ nhận, người đó sẽ thọ nhận kết quả 
tương ứng với cách đó.” Này các Tỳ-kheo, nếu quả 
thật như vậy, thì việc sống thánh thiện không còn ý 
nghĩa gì và cũng không còn cơ hội nào để hoàn toàn 
chấm dứt khó đau. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tạo nghiệp xấu 
nhỏ nhặt nào đó mà khiến người đó đọa vào địa ngục. 
Ở đây, này các Tỳ-kheo, cũng có người khác tạo 
nghiệp xấu nhỏ nhặt tương tự, nhưng [quả báo của nó] 
lại được hóa giải (trả) ngay trong kiếp này: không có 
quả báo nào phải thọ nhận ở đời sau nữa, không còn 
phát sinh thêm bát kỳ vấn đề nào liên quan đến quả 
báo về sau nữa. 


Kiểu người nào tạo nghiệp xấu nhỏ nhặt mà khiến 
người đó đọa vào địa ngục? Ở đây, này các Tỳ-kheo, 
người nào có tính cách không được trau dồi, kỷ luật 
đạo đức không được trau dòi, tâm hồn không được 
trau dồi, trí tuệ không được trau dồi; tính nết hẹp hòi, 
nhỏ mọn, sống đau khổ vì những thú nhỏ nhặt. Trong 
trường hợp này kiểu người như vậy chỉ tạo nghiệp xấu 
nhỏ nhặt thôi cũng khiến người đó đọa vào địa ngục. 


Kiểu người nào tạo nghiệp xấu nhỏ nhặt tương tự, 








ác nhỏ tương tợ, và nghiệp ác ấy dẫn đến cảm thọ 
(quả) ngay trong hiện tại, không có kết quả gì được 
cảm tho trong đời sau dù chí ít, nói gì là nhiàu.? Ở đây, 
này các tỳ-kheo, có người thân tu tập, giới tu tập, tâm 
tu tập, tuệ tu tập phẩm cách không hẹp hòi, mà cao 
đại, sống (với tâm) vô lượng.294 

Người như vậy, này các ty-kheo, có làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy dẫn đến cảm thọ 
(quả) ngay trong hiện tại, không có kết quả gì được 
cảm thọ trong đời sau dù chí ít, nói gì là nhiều. 


Ví như, này các tỳ-kheo, có người bỏ một nhúm muối 
vào trong một bát nước nhỏ. Các ông nghĩ sao, này 
các ty-kheo, nước trong chén ấy vì thế mà trở nên mặn 
và không uống được?' 'Đúng vậy, bach Thế Tôn. Vi cớ 
sao? Nước trong bát nhỏ này ít, do nhúm muối này, 
nước thành mặn, không uống được.” 

Ví như, này các ty-kheo, có người bỏ một nhúm 
muối vào sông Hằng. Các ông nghĩ như thế nào, này 
các ty-kheo, sông Hằng có vì thế mà thành mặn và 
không uống được?" “Thưa không, bach Thế Tôn. Vì cớ 
sao? Vì khối nước sông Hằng quá lớn, không vì nhúm 
muối này mà thành mặn và không uống được." 


'Cũng vậy, này các tỳ-kheo, ở đây, có người tạo 
nghiệp ác nhỏ, và nghiệp ác ấy dẫn vào địa ngục. Ở 
đây, này các tỳ-kheo, có người tạo nghiệp ác nhỏ 
tương tợ, và nghiệp ác ấy dẫn đến cảm thọ (quả) ngay 
trong hiện tại, không có kết quả gì được cảm thọ trong 
đời sau dù chí ít, nói gì là nhiều. 


Lonakapallaka Sutta: Anguttara-nikaya 1.249—250, 
dich Anh P.D.P. 
Th.71 Tự quyết định tái sanh 


Đoạn này giải thích rằng một người, thông qua việc 





trifling bad action has (a consequence) experienced in 
this life itself, but nothing of it is experienced in the life 
that follows and the question of any further 
consequence does not arise? Here monks, a certain 
person is of cultivated character, cultivated ethical 
discipline, cultivated mind, cultivated wisdom; he is not 


petty, has a great self, is abiding in the limitless.222 

In the case of such a person that doing a similar 
trifling bad action has (a consequence) experienced in 
this life itself, but nothing of it is experienced in the life 
that follows and the question of any further 
consequence does not arise. 


Suppose monks, that a person took a pinch of salt 
and put it in a cup of water — don't you think, monks, 
that the little water there would be salty and 
undrinkable?' 'Precisely so, sir, and for what reason? 
There is little water in the water cup, and with this pinch 
of salt it will become salty and undrinkable.' 

'Suppose, monks, that a person threw a pinch of salt 
into the river Ganges — would you think, monks, that 
the river Ganges would become salty from this pinch of 
salt and become undrinkable?.' “Not so sir, and for what 
reason? In this river Ganges there is a great mass of 
water, and with this pinch of salt it would not become 
salty and undrinkable.' 


'In the same way, monks, a trifling bad action done 
by a certain person leads him to hell ... and a similar 
trifling bad action is done by another person but its 
consequence has the tendency to be experienced in 
this life itself, and nothing of it is experienced in the life 
that follows, and the question of any further 
consequence does not arise.' 


Lonakapallaka Sutta: Anguttara-nikaya l.249-250, 
trans. P.D.P. 


Th.71 Self-determination of one's rebirth 
This passage explains that a person, through the 


466 





nhưng [quả báo của nó] lại được hóa giải (trả) ngay 
trong kiếp này: không có quả báo nào phải thọ nhận ở 
đời sau nữa, không còn phát sinh thêm bất kỳ vấn đề 
nào liên quan đến quả báo về sau nữa. Ở đây, này các 
Tỳ-kheo, người nào có tính cách được trau dồi, kỷ luật 
đạo đức được trau dồi, tâm hồn được trau dồi, trí tuệ 
được trau dồi; tính nết không hẹp hòi, mà rộng rãi, 
sống với [lòng từ] vô hạn. Í Í 

Trong trường hợp này kiểu người như vậy có tạo 
nghiệp xấu nhỏ nhặt tương tự, nhưng [quả báo của nó] 
lại được hóa giải (trả) ngay trong kiếp này: không có 
quả báo nào phải thọ nhận ở đời sau nữa, không còn 
phát sinh thêm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quả 
báo về sau nữa. 


Ví như, này các Tỳ-kheo, có người láy một ít muối và 
bỏ vào một bát nước nhỏ — này các Ty-kheo, các vị có 
nghĩ rằng. số muối ít ỏi này sẽ làm bát nước bị mặn và 
không thể uống được hay không? Chính xác là vậy, 
thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Vì nước trong bát nhỏ này 
ít, nên do xíu muối này mà nước trở nên mặn và không 
thể uống được. 

Ví như, này các Tỳ-kheo, có người ném một ít muối 
vào dòng sông Hằng — này các Ty- kheo, các vị có nghĩ 
rằng nước sông Hằng sẽ mặn vì ít muối này và không 
thể uống được hay không? Dạ không, thưa Thế Tôn. 
Vì lý do gì? Vì lượng nước sống Hằng quá lớn, không 
vì ít muôi này mà nước sẽ trở nên mặn và không thể 
uống được.” 


Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có người tạo nghiệp xấu 
nhỏ nhặt nào đó mà khiến người đó đọa vào địa 
ngục... cũng có người khác tạo nghiệp xấu nhỏ nhặt 
tương tự, nhưng [quả báo của nó] lại được hóa giải 
(trả) ngay trong kiếp này: không có quả báo nào phải 
thọ nhận ở đời sau nữa, không còn phát sinh thêm bát 
kỳ vấn đề nào liên quan đến quả báo về sau nữa. 


(Kinh Hạt muối: Kinh Tăng chi 1.249-250, do P.D. 
dịch tiếng Anh). 


Th.71 Tự quyết định tái sanh của mình 


Đoạn trích này giải thích rằng một người, thông qua 








tu bồi giới đức và trí đức cùng với quyết tám, có thé 
được tái sanh thiện thú như mong muôn. 


'Ở đây, này các tỳ- kheo, tỳ-kheo thành tựu tín, thành 
tựu giới, văn, thí, tuệ, vị ấy nghĩ như sau, ‘Mong rằng ta 
sẽ được sanh vào nhà hào phú dòng sát-đế-lợi sau khi 
thân hoại mang chung!” 

Rồi nung nâu tâm ây, kiên trì tâm ấy, tài bồi tâm ấy, 
và các hành ấy, an trụ ấy, được tỳ-kheo ấy tu tập như 
vậy, làm tăng trưởng như vậy sẽ dẫn đến tái sanh vào 
nơi ấy. Này các ty-kheo, đây là con đường, đây là lối đi 
dẫn đến tái sanh tại nơi ấy. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo thành tựu tín.. 
ấy nghĩ như sau, "Mong rằng ta sé được sanh vào nhà 
hào phú dòng bà-la-môn... hay nhà hào phú trong các 
gia chủ... mạng chung!” 

Rồi nung nấu tâm ấy... Này các tỳ-kheo, đây là con 
đường, đây là lối đi dẫn đến tái sanh tại nơi ấy. 


Lại nữa, này các ty-kheo, ty-kheo thành tựu tín... 
được nghe rằng trời Tứ vương có thọ mạng lâu dài, có 
dung sắc đẹp, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, “Mong rằng 
ta sẽ được sanh giữa chư thiên trong cõi trời Tứ 
vương... mạng chung.” 

Vị ấy chuyên định tâm ấy... Này các tỳ-kheo, đây là 
con đường, đây là lối đi dẫn đến tái sanh tại nơi áy.295 


Sankharuppatti Sutta: Majjhima-nikãya 
dich Anh P.D.P. 


III.99—104, 


Th.72 Nghiệp có thé trỗ chậm và tri kiến cùng tâm 
trạng lúc lâm chung là quan trọng 


Phần đâu đoạn trích xuất hiện sau phán nói rằng 
những người có thiên nhãn thông nhìn thấy cách các 
chúng sinh được tái sinh, nên cán thận không dé quá 
tông quát hóa những gì mình biết. 


Người xáu thường — nhưng không phải luôn — tái sinh 





cultivation of virtue and wisdom and a firm resolve, can 
gain the kind of good rebirth that they aspire for. 


'Here monks, any monk lives endowed with faith, 
learning, liberality, wisdom, and it occurs to him, "Oh, 
may | be born among the rich men of the ruling class 
after the dissolution of the body, after death!” 

He strengthens that thought, he makes it his resolve 
and develops it, and when his mental activities and 
ways of living are developed and increasingly cultivated 
in that manner, it conduces to birth there. This, monks, 
is the path, the way that conduces to birth there. 


Also monks, any monk lives endowed with faith ... 
and it occurs to him, “Oh, may | be born among rich 
brahmins ... or among rich householders ... after 
death." 

He strengthens that thought ... This, monks, is the 
path, the way that conduces to birth there. 


Also monks, any monk lives endowed with faith ... 
and it has been heard by him that the gods of the Four 
Guardian Kings are long lived, possessed of beauty 
and abundant happiness. It occurs to him, “Oh, may I 
be born among the gods of the Four Guardian Kings ... 
after death." 

He strengthens that thought ... 


to birth there. 293 


This, monks, is the 


path ... 
Sankharuppatti Sutta: Majjihima-nikaya 111.99—104, 
trans. P.D.P. 


Th.72 Karma can mature slowly, and one's view 
and attitude at the end of one's life is important 


The first passage comes after a section which says 
that those with meditation-based supernormal vision, 
who see how beings are reborn, should be careful not 
to over-generalise from their experience. 

Bad people are often, but not always, reborn in a bad 


467 





quá trình trau dòi dao đức, trí tuệ cùng nghị lực mạnh 
mé, có thé được tái sanh với những điều kiện tốt như 
mong muốn. 


"Này các Ty-kheo, bát ky mót Ty-kheo nào sóng thám 
nhuàn niềm tin, hoc hói, hào phóng và trí tué, vi ấy 
nghĩ: “Mong rằng ta sẽ được sanh vào gia tộc giàu 
sang thuộc giai cáp cai trị sau khi thân thể tan rã, mạng 
sóng kết thúc!” 

Rồi nuôi dưỡng mong muốn ấy, kiên trì với mong 
muốn Ấy, phát huy mong muốn ấy, khi các hoạt động 
tinh thần cũng như lối sống được phát huy và trau dồi 
theo cách thức này, sẽ đưa đến sự tái sanh tại đó. Này 
các Tỳ-kheo, đây là con đường, là cách thức tái sanh 
tại nơi đó. 


Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bất kỳ Ty-kheo | nào sóng 
thám nhuán niềm tin,... vị ấy nghĩ: "Mong rằng ta sẽ 
Reds sanh vào gia tóc giàu sang thuóc giai cáp Bà-la- 
mó hay gia tóc giàu sang trong số các gia chủ.. 
sau ps thân thé tan rã, mang sóng kết thúc!” 

Rồi nuôi dưỡng mong muốn ấy ... Này các Tỳ-kheo, 
đây là con đường, là cách thức tái sanh tại nơi đó. 


Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bất kỳ một Tỳ-kheo nào 
sống thám nhuần niềm tin,... và được nghe rằng cõi 
trời Bốn thiên vương có tuổi thọ lâu dài, có dung mao 
đẹp đẽ, tràn đầy hạnh phúc. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng ta 
sẽ được sanh vào cõi trời Bốn thiên vương... sau khi 
thân thé tan rã, mang sống kết thúc!” 

Rồi nuôi dưỡng mong muốn ấy ... Này các Tỳ-kheo, 
đây là con đường, là cách thức tái sanh tại nơi đó.12 


(Kinh Hành sanh: Kinh Trung bộ 111.99-104, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 


Th.72 Nghiệp có thé tró quả chậm, hon nữa, quan 
điềm và thái độ lúc sắp chết là điêu quan trọng 


Đoạn trích thứ nhất xuất hiện sau phần trình bày rằng 
những vi có tám nhìn siêu nhiên dựa trên nên tảng của 
định (thiên nhãn thông) thấy được cách chúng sanh tái 
sanh như thé nào, nén cán thận để không quá tông 
quát hóa với trải nghiệm của chính mình. 








vào một cảnh giới xấu trong đời sau; nhưng đôi khi họ 
có thé tái sanh vào cảnh giới tót. 

Những người tốt thường — nhưng không phải luôn — 
tái sinh vào cảnh giới tốt trong đời kế; nhưng đôi khi họ 
có thé tái sanh vào cảnh giới xấu. Do đó người ta 
không nén có cháp tín điều mà khẳng định rằng tắt cả 
những người xáu đều có tái sinh xấu tiếp theo, tắt cả 
những người tốt đều có tái sinh tốt tiếp theo, cũng 
không phải là hành vi của một người không liên quan 
đến tái sinh trong tương lai của nó. 

Điều này được giải thích như sau: có thé có một loại 
nghiệp quá khứ đối nghịch lại sẽ có thé quyết định sự 
tái sinh tiếp theo, hoặc một người có thé thay dói quan 
diém cüa minh khi cán ké cái chét. 

Một người xáu có thé hói hận những hành động xáu 
của mình và quyết rằng những hành động tốt là quan 
trọng — một loại làm chung chuyên nghiép' — hoặc một 
người tốt có thé hói hận vé những hành động tốt của 
minh - một loai Tám chung điên đảo" 

Hành động xấu và tốt của một người sẽ vẫn có quả, 
nhưng trong đời kế tiếp nữa. 


Phân thứ hai được đức Phật nêu ra cho một phú hộ, 
đã từng keo kiệt cúng thí và hỗ thẹn về điều đó. 

Đức Phật bảo đảm với ông rằng tắt cả các hành động 
với tâm tốt, dù nhỏ đến đâu, đều sẽ mang lại kết quả 
và ông không nên xấu hỗ hoặc nghĩ rằng nó sẽ không 
có quả lành trong tương lai. 


Này Ananda, có hang người ở đây là người sát sanh, 
lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói dối, 
nói chia rẽ, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, tham lam, 
sân hại, tà kiến — sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Người ấy (cũng) có thể đã làm các ác hành trước đó 
có khả năng mang lại cảm thọ khó, hoặc có thé người 
ấy làm những điều ấy sau đó, hoặc là người ấy lúc lâm 
chung tiếp thọ và thọ trì các tà kiến. 

Do bởi điều này, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào.. . địa ngục. Bởi vì người ây đã sát 
sanh,... tà kiến, người ấy sẽ lãnh thọ quả báo hoặc bây 
giờ và ở đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau nữa. 





rebirth in their next life; sometimes their rebirth may 
happen to be a good one. 

Good people are often, but not always, reborn in a 
good rebirth in their next life; but sometimes their 
rebirth may happen to be a bad one. Hence one should 
not dogmatically assert that all bad people have a bad 
next rebirth, all good people have a good next rebirth, 
nor that a person's conduct is irrelevant to their future 
rebirths. 

Then this is explained: there may be an opposite kind 
of past karma that will be what determines a person's 
next rebirth, or they may change their view of things as 
they approach death. 

A bad person may regret their bad actions and 
resolve that good actions are important — a kind of 
'death-bed conversion' — or a good person may meanly 
regret their good actions — a kind of 'death-bed dis- 
conversion’. 

Ones bad and good actions will still have their 
results, but in a life after the next one. 


The second passage is given by the Buddha to a 
banker, who has been a little mean in his offerings and 
is embarrassed about it. 

The Buddha reassures him that all acts of goodness 
and kindness bring results, however small they seem, 
and that he should not be embarrassed or think that it 
will not have a good effect in the future. 


Now Änanda, the individual here who destroys living 
beings, takes of what is not given, misbehaves with 
regard to the enjoyment of sensual pleasures, tells lies, 
engages in divisive speech, harsh speech, and idle 
chatter, has intense desire, a malicious mind and is of 
wrong view — he, after the dissolution of the body, after 
death, is born in a woeful state, a bad destiny, the 
abyss, hell. 

He may either have (also) done an evil deed earlier 
that has the potential to bring about painful feeling, or 
he may have done such later, or he may have 
entertained and observed wrong views at the time of 
death. 

Due to this he is born after the dissolution of the body 


468 





Người xấu thường, nhưng không phải luôn luôn, tái 
sanh vào cảnh giới xấu ở đời sau; đôi khi cũng có thể 
tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp. 

Người tót thường, nhưng không phải luôn luôn, tái 
sanh vào cảnh giới tốt đẹp ở đời sau; đôi khi cũng có 
thé tái sanh vào cánh giói xáu. Do dó khóng nén quá 
quyét mót cách cứng nhắc rằng tát cả người xấu sẽ tái 
kiếp vào cảnh giới xấu, tất cả người tốt sẽ tái kiếp vào 
cảnh giới tốt đẹp, cũng không nên cho rằng tư cách 
của một người không liên quan đến việc tái sanh trong 
tương lai. 

Điều này được giải thích như sau: Có thé có một loại 
nghiệp quá khứ đối lập sẽ quyết định sự tái sanh kế 
tiếp của người đó, hoặc họ có thé thay dói cách nhìn 
của mình vé sự việc khi cái chết cận kè. 

Người xấu có lẽ sẽ hối hận về những hành vi xâu của 
mình và tin chắc rằng hành động tốt là quan trọng — 
một loại “chuyển hóa lúc lâm chung" — hoặc người tốt 
có thé cực kỳ hối hận về những điều tốt của mình — 
một loại “thoái hoá lúc lâm chung.” 

Những việc làm xấu và tốt của con người đều luôn có 
kết quả của nó, nhưng có thê ở trong kiếp sống sau. 


Đoạn trích thứ hai được đức Phật trình bày cho một 
phú hộ, hơi keo kiệt về ván dé làm phước cúng dường 
và cảm tháy hỗ then vì điều đó. 

Đức Phật bảo đảm với ông rằng tắt cả những hành 
động tót dep và tử té dù ít đi chăng nữa, đều sé mang 
lại kết quả [tốt đẹp] và ông không nên xáu hỗ hay nghĩ 
rằng nó sẽ không có két quả tót đẹp trong tương lai. 


Này Ananda, ở đây có kẻ giết chóc moi loài, trộm 
cuóp, sai làm bừa bãi trong việc hưởng thụ các khoái 
lạc giác quan, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô xấu, nói 
lời phù phiếm, dục vọng mãnh liệt, tâm sân hận và có 
quan điểm sai lầm (tà kiến) — người ấy, sau khi thân 
thể tan rã, mạng sóng kết thúc, sanh vào cảnh giới 
thống khổ, cõi xấu xa, đọa đày, địa ngục. 

Người đó [cũng] có thể đã làm những việc xấu ác 
trước đó nên có khả năng đưa đến cảm tho khó dau, 
hoặc người đó có thể đã làm như vậy sau này, hoặc 
người đó đã ấp ủ và tin theo những quan điểm sai lầm 
vào lúc sắp chết (lâm chung). 

Vì điều này sau khi thân thể tan rã, mạng sống kết 
thúc sẽ tái sanh vào... địa ngục. Vì người ấy đã giết 








Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh.. 
sanh vào... thiên giới. Người ấy (cũng) có thể đã làm 
các thiện hành trước đó có khả năng mang lại cảm thọ 
hỷ lạc, hoặc người ấy có thể làm những điều ấy sau 
đó, hoặc người ấy có thể tiếp thọ và thọ trì các chánh 
kiến vào lúc lâm chung. 

Do bởi điều này... người ấy sanh vào.... thiên giới. 
Bởi vì người ấy đã sát sanh,... và có tà kiến, người ấy 
sẽ lãnh thọ quả hoặc bây giờ và ở đây, hoặc đời sau, 
hoặc đời sau nữa. 


Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh,... có 
chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. 

Người ấy (cũng) có thé đã làm các thiện hạnh trước 
đó có khả năng mang lai cảm tho hy lạc, hoặc người ấy 
có thể làm những điều ấy sau đó, hoặc người ấy có thể 
tiếp thọ và thọ trì các chánh kiến vào lúc lâm chung. 

Do bởi điều này... người ấy sanh vào.... thiên giới. 
Bởi vì người ấy đã từ bỏ sát sanh,... và có chánh kiến, 
người ấy sẽ lãnh thọ quả hoặc bây giờ và ở đây, hoặc 
đời sau, hoặc đời sau nữa. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho,... có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào... địa ngục. 

Người ấy (cũng) có thể đã làm các ác hạnh trước đó 
có khả năng mang lại cảm thọ khó đau, hoặc là người 
ấy có thể làm những điều ấy sau đó, hoặc là người ấy 
tiếp thọ và thọ trì các tà kiến vào lúc lâm chung. 

Do bởi điều này, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào... địa ngục. Bởi vì người ấy đã từ 
bỏ sát sanh,... và có chánh kiến, người ấy sẽ lãnh thọ 
quả hoặc bây giờ và ở đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau 
nữa. 





n ... hell. Since he has destroyed living beings, ... and 
been of wrong view, he will experience their 
consequences either here and now or in the next birth, 
or at some later time. 


Now Ananda, the individual who here is a destroyer 
of living beings ... is born in ... a heavenly world. He 
may have (also) done a good deed earlier that has the 
potential to bring about a pleasant feeling, or he may 
have done it later, or at the time of death he may have 
entertained and observed right views. 

Due to this ... he is born in a ... heavenly world. 
Since he has destroyed living beings, ... and been of 
wrong view, he will experience their consequences 
either here and now or in the next birth, or at some later 
time. 


Now Ananda, the individual who here abstains from 
destroying living beings, ... and is of right view is born 
after the dissolution of the body, after death in a good 
destiny, a heavenly world. 

He may have (also) done a good deed earlier that 
has the potential to bring about a pleasant feeling, or 
he may have done it later, or at the time of death he 
may have entertained and observed right views. 

Due to this ... he is born in a ... heavenly world. 
Since he has abstained from destroying living beings, 

. and been of right view, he will experience their 
consequences either here and now or in the next birth, 
or at some later time. 


Now Ananda, the individual who here abstains from, 
destroying living beings, taking what is not given ... and 
is of right view after the dissolution of the body, after 
death is born in ... hell. 

He may either have (also) done an evil deed earlier 
that has the potential to bring about painful feeling, or 
he may have done such later, or he may have 
entertained and observed wrong views at the time of 
death. 

Due to this he is born at the dissolution of the body in 

. hell. Since he has abstained from destroying living 
beings... and been of wrong view, he will experience 
their consequences either here and now or in the next 
birth, or at some later time. 


469 





chóc mọi loài,... tin theo những quan điểm sai làm, nên 
sẽ thọ nhận quả báo ở đời này, đời sau hoặc đời sau 
nữa. 


Này Ananda, ở đây có kẻ giết chóc mọi loài... tái 
sanh... ở cõi trời. Người ấy cũng có thể đã làm các 
việc tốt trước đây nên có khả năng đưa đến cảm giác 
an vui, hoặc người đó có thể đã làm như vậy sau này, 
hoặc người đó đã ấp ủ và tin theo những tầm nhìn 
chân chính (chánh kiến) vào lúc sắp chết. 

Vì điều này... sẽ tái sanh vào... cõi trời. Vì người ấy 
đã giết chóc mọi loài,... tin theo những quan điểm sai 
lầm, nên sẽ thọ nhận quả báo ở đời này, đời sau hoặc 
đời sau nữa. 


Này Ananda, ở đây có người từ bỏ giết chóc mọi 
loài,... và có tầm nhìn chán chính — người ấy, sau khi 
thân thể tan rã, mạng sống kết thúc, sanh vào cảnh 
giới an lành, cõi trời. 

Người đó cũng có thể đã làm những việc tốt đẹp 
trước đó nên có khả năng đưa đến cảm thọ an vui, 
hoặc người đó có thé đã làm như vậy sau này, hoặc 
người đó đã ấp ủ và tin theo những tầm nhìn chân 
chính vào lúc sắp chết. 

Vì điều này... sẽ tái sanh... vào cõi trời. Vì người ấy 
đã từ bỏ giết chóc moi loài,... tin theo những tầm nhìn 
chân chính, nên sẽ thọ nhận kết quả ở đời này, đời sau 
hoặc đời sau nữa. 


Này Ananda, ở đây có người từ bỏ giết chóc moi loài, 
từ bỏ trộm cướp,... và có tầm nhìn chán chính — người 
óy, sau khi thân thể tan rã, mạng sóng kết thúc, sanh 
vào... địa ngục. 

Người đó cũng có thể đã làm những việc xấu ác 
trước đó nên có khả năng đưa đến cảm tho khó đau, 
hoặc người đó có thể đã làm như vậy sau này, hoặc 
người đó đã ấp ủ và tin theo những quan điểm sai lầm 
vào lúc sắp chết. 

Vì điều này sau khi thân thể tan rã, mạng sống kết 
thúc sẽ tái sanh vào... địa ngục. Vì người ây đã từ bỏ 
giết chóc mọi loài,. . tin theo những quan điểm sai lầm, 
nên sé thọ nhận quả báo ở đời này, đời sau hoặc đời 
sau nữa. 








Maha-kamma-vibhanga Sutta: 


III.214-215, dịch Anh P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Chó khinh điều thiện nhỏ, cho rằng ‘không đến ta’. 
Giọt nước nhỏ từng giọt, rồi cũng đầy tràn bình, 
Cũng vậy, người có trí, cũng chứa đầy điều thiện, 
Dù cho có bòn góp, từng chút, từng chút một. 


Dhammapada 122, dịch Anh P.H. 


Những hàm ý nghiệp và tái sánh cho thái độ đối 
với tha nhân 


Th.73 Ngươi cũng đã trái qua điều này 


Đoạn này nhắn mạnh rằng, trong một đời trước nào 
đó, người ta hẳn đã từng cảm thọ những điều tương tự 
với những cảm thọ xấu và tốt mà những người khác 
hiện có. 

Do đó đồng cám giác cho những người đau khó, và 
không cháp trước với cảm thọ tốt, là khôn ngoan. 


Này các tỳ-kheo, luân hồi không biết được khởi điểm. 
Với chúng sanh đang lưu chuyển sanh tử..., không thể 
biết được khởi điểm. 

Khi các ông thấy có kẻ khốn cùng, bất hạnh, các ông 
nên kết luận rằng: 'Chúng ta, cũng vậy, đã từng trải 
qua như vậy trong thời gian dài rất dài.'... 


Khi các ông thấy có kẻ an lạc và may mắn, các ông 
nên kết luận rằng: 'Chúng ta, cũng vậy, đã từng trải 
qua như vậy trong thời gian dài rất dài.'. 


Duggatam and Sukhitam Suttas: Samyutta-nikaya 
1l.186—167, dịch Anh P.H. 





Mahà-kamma-vibhanga Sutta: 


III.214—-215, trans. P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Do not disregard karmic benefit and think 'it will not 
come to me". 

Even by the falling of drops of water, a water pot is 
filled. 

Just so the wise man is also filled with karmic benefit, 

Even though he gathers it little by little. 


Dhammapada 122, trans. P.H. 
rebirth for 


The implications of karma and 
attitudes to others 


Th.73 You too have experienced this 


This passage emphasizes that, in some past life, one 
must have experienced similar things to the bad and 
good experiences that others now have. 

Hence fellow-feeling for those who suffer, and non- 
attachment to good experience, is wise. 


Monks, this wandering from life to life is without a 
discoverable beginning. Of living beings running around 
and wandering around in the cycle, a first beginning is 
not discerned. 

When you see someone who has fallen on hard 
times, overwhelmed with hard times, you should 
conclude: ‘We, too, have experienced just this sort of 
thing in the course of that long, long time.’ ... 


When you see someone who is happy and fortunate, 


you should conclude: ‘We, too, have experienced just 
this sort of thing in the course of that long, long time.' 


Duggatam and Sukhitam Suttas: Samyutta-nikaya 
II.186—167, trans. P.H. 


470 





(Dai kinh Phân biệt nghiệp: Kinh Trung bộ 111.214- 
215, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Chớ khinh việc tốt nhỏ, [nghĩ rằng] “không trở lại với 
minh". 

Chỉ những giọt nước nhỏ, binh nước sé được đầy. 

Cũng vậy, người có trí, được thiện nghiệp rót đây, 

Cho dù phải tích lũy, từng chút từng chút mội. 


(Kinh Pháp cú 122, do P.H. dịch tiếng Anh). 


NHỮNG ÁN Y VÉ NGHIỆP VÀ TÁI SANH HỖ TRỢ 
THÁI ĐỘ ĐÓI NHÂN XỬ THÉ 


Th.73 Các bạn cũng đã từng trải nghiệm điều này 


Đoạn trích này nhắn mạnh rằng, trong một số đời 
trước nào đó, chúng ta ắt hẳn đã từng trải nghiệm 
những điều tương tự với các trải nghiệm xấu té và tót 
đẹp mà hiện tại người khác đang trải nghiệm. 

Do đó đồng cảm với những người đang đau khỗ và 
không cháp giữ vào cám thọ tốt [của minh], là người 
thông thái (tri). 


Này các Tỳ-kheo, vòng lưu chuyển luân hồi này cứ 
tiếp tục mà không có điểm khởi đầu được khám phá. 
Không thể nhận biết được điểm đầu tiên của chúng 
sanh đang trôi lăn và lưu chuyén trong vòng luân hồi. 

Khi các vị thấy có người bị rơi vào cảnh khó khăn, bị 
chao đảo vì những bắt hạnh, các vị nên kết luận rằng: 
“Chúng ta, cũng vậy, đã vừa trải qua những điều này 
trong khoảng thời gian dài, rất dài trước đây.”... 


Khi các vị thấy có người hạnh phúc và may mắn, các 
vị nên kết luận rằng: “Chúng ta cũng vậy, đã vừa trải 
qua những điều như vậy trong khoảng thời gian dài, rất 
dài trước đây.”. 


(Kinh Bát hạnh và May mắn Kinh Tương ung 1.186- 
187, P.H. dịch tiêng Anh). 








Th.74 Gặp lại những thiện trí thức trong các đời 
trước 


Đoạn này nêu rõ ta đã từng chia lia quyến thuộc 
trong vô số đời trước. Do đó ta không nên mong muốn 
tái sinh thêm nữa. 

Nó cũng ngu ý rằng hằu hết chúng sinh mà ta gặp 
đều có thé đã từng tốt với ta, là quyến thuộc thân thiết 
của ta, trong một đời quá khứ nào đó, nén ta phải tốt 
với họ ngay bây giờ — ngay cả khi họ đang gây ra dau 
khó cho ta. 


Này các tỳ-kheo, luân hồi không biết được khởi 
điểm.... Chẳng dễ gì tìm thấy một chúng sanh chưa 
từng là mẹ ngươi trong quá khứ,... một chúng sanh 
chưa từng là cha ngươi... huynh đệ ngươi... tỷ muội 
ngươi... con trai ngươi... con gái ngươi trong quá 
khứ.... 

Đã lâu rồi các ngươi đã từng lãnh thọ khổ, lãnh thọ 
thống khổ, lãnh thọ tai họa, và mộ phần càng lúc càng 
thêm lên — thôi, đủ dé nhàm chán với tất cả hành hữu 
vi, đủ để ly dục, đủ để giải thoát. 


Six suffas on relatives: Samyutta-nikàya 11.189, dịch 
Anh P.H. 


Đời này và tất cà tái sanh đều dẫn đến già, bệnh, 
và chết 


Th.75 Không pháp hữu vi nào là thường 


Những bài kệ này được cho là đã được thốt ra bởi 
thiên chủ Sakka vé sự diệt độ của đức Phật, thường 
được tụng trong các tang lé Phát giáo. 


Ôi, các hành vô thường, là pháp sanh diệt. 
Đã sanh, tât phải diệt: 
Tịch tinh sanh diệt là an lac. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 11.157, dịch 
Anh G.A.S. 





Th.74 Meeting again with those who have been 
good to one in past lives 


This passage emphasizes how one has been parted 
from relatives in countless past lives. Hence one should 
not want any more rebirths. 

It also implies that most beings one meets have 
probably been good to one, as a close relative, in some 
past life, so that one should be good to them now — 
even if they now cause one suffering. 


Monks, this wandering from life to life is without a 
discoverable beginning. ... . It is not easy to find a 
being who has not been your mother at one time in the 
past, ... a being who has not been your father ... your 
brother ... sister... son... daughter at one time in the 
past. ... 

Long have you thus experienced pain, experienced 
anguish, experienced disaster, and the swelling of 
cemeteries — enough to become disenchanted with all 
conditioned things, enough to become dispassionate, 
enough to be released. 


Six suttas on relatives: Samyutta-nikàya 11.189, trans. 
P.H. 


This life and all rebirths entail ageing, sickness 
and death 


Th.75 Nothing that is conditioned is permanent 


This verses is said to have been uttered by the god 
Sakka on the death of the Buddha. It is often cited at 
Buddhist funerals. 


Impermanent indeed are conditioned things, 
Their nature is to arise and decay. 

Having arisen, they cease: 

Happy is their stilling. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikãya 1.157, trans. 
G.A.S. 


471 





Th.74 Gặp lai thiện tri thức của ta trong các đời 
trước 


Đoạn này nhắn mạnh việc ta đã chia lia lục thân 
quyền thuộc trong vô só đời trước như thé nào. Do đó 
ta không nên mong muốn tái sanh thêm lần nữa. 

Đoạn này cũng ngu ý rằng háu hết các chúng sinh 
mà ta gặp từng họ có lẽ đã từng đối tốt với ta, như một 
quyết thuộc thân thiết, trong vài kiếp trước, do đó bây 
giờ ta phải tử tế với họ - ngay cả khi họ đang gây ra 
cho ta đau khổ. 


Này các Tỳ-kheo, vòng luân hồi cứ tiếp tục mà không 
có khởi điểm được khám phá. ... Chẳng dễ gì tìm thấy 
một người chưa từng là mẹ ta một kiếp nào đó trong 
quá khứ, ... một người chưa từng là cha ta ... là anh ta 
... là chị ... là con trai ... là con gái của ta một kiếp nào 
đó trong quá khứ. 

Do đó đã từ rất lâu ta đã lãnh thọ đau đớn, lãnh thọ 
phiền não, lãnh thọ tai ương, chứng kiến ngày càng 
nhiều các mộ phần - đủ để khiến các vi tỉnh ngộ thoát 
khỏi tất cả vật chất có điều kiện, đủ để trở nên bình 
thản, đủ dé được giải thoát. 


(Sáu kinh quyến thuộc: Kinh Tương ưng II.189, P.H. 
dịch tiêng Anh). 


ĐỜI NÀY VÀ TÁT CẢ CÁC KIẾP TÁI SANH BÉU 
DẪN ĐÉN GIÀ, BỆNH VÀ CHÉT 


Th.75 Không một thứ có điều kiện nào tồn tại 
vĩnh cữu 


Những câu kệ này đã được thiên chủ Sakka thót lên 
ngay khi đức Phật diệt độ. Bài kệ này thường được 
tụng trong các tang lê Phật giáo. 


Vô thường, kỳ thực, là những thứ có điều kiện, 
Bản chất của chúng là sinh và diệt. 

Đã sanh, tất phải diệt: 

Tĩnh lặng là an lạc. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II.157, G.A.S. 
dịch tiếng Anh). 








‘Này các ty-kheo, các ông có thể nắm giữ một vật gì 
mà vật được nắm giữ ấy là thường hằng, kiên có, vĩnh 
hằng, không biến dịch. Này các tỳ-kheo, các ông thật 
thấy có vật gi dé nắm giữ mà như vậy cháng?' ‘Không 
có, bach Thé Tôn.’ Lành thay! Ta cũng không thấy vật 
nào như vây.’ 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 1.137, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.76 Đời người mong manh 


Trong đoạn văn này, một vị A-la-hán xuất thân từ một 
gia đình giàu có minh hoa cho một vị vua vé sự mong 
manh của đời sông con người. 


"Thưa Đại vương, có bốn giáo pháp tổng thuyết, 
được Thế Tôn thuyết... 

Thứ nhất, thế gian không bền vững, nó bị lôi kéo di. 

Thứ hai, thế gian không chỗ y hộ, không người che 
chở. 

Thứ ba, thế gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ 
lại tất cả. 

Thứ tư, thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khát ái.' 


‘Tôn giả Ratthapäla đã nói rằng thế gian không bền 
vững, nó bị lôi kéo đi; ý nghĩa của lời nói này cần được 
hiểu như thế nào?’ 

"Thưa Đại vương, có phải khi Ngài 20 tuổi, hay 25 
tuổi, Ngài có thiện nghệ cưỡi voi, thiện nghệ cưỡi 
ngựa, thiện nghệ đánh xe, thiện nghệ bắn cung, thiện 
nghệ múa kiếm, đôi chân và đôi tay mạnh, có tài năng 
và thiện nghệ trong chiến trận?' 'Düng vậy, thưa Tôn 
giả Ratthapäla. 

Tôi từng như vậy, thậm chí có đôi lúc ngẫu hứng tôi 
cảm thấy có thần lực không ai có thể sánh bằng.' “Đại 
vương, Ngài nghĩ thế nào, nay Ngài vẫn còn đôi chân 
và đôi tay mạnh, có tài năng và thiện nghệ trong chiến 
trận như vậy cháng?' 'Khóng như vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala, nay tôi già yêu, đã di đến cuối đời, đã sống 
đến giới hạn đời người. 

Tôi nay tuổi đã 80. Có đôi lúc, tôi nghĩ bước sang 
hướng này nhưng lại bước sang hướng khác.' - 'Chính 





'Monks, you may hold on to whatever object of 
grasping which is permanent, everlasting, eternal and 
having the nature of not changing. Monks, do you 
indeed see such an object of grasping?' 'No, venerable 
sir.' 'Good! | do not see one either.' 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya |.137, trans. 
P.D.P. 


Th.76 The frailties of human life 


In this passage, an arahant who had come from a 
wealthy family illustrates to a king the frailties of human 
life. 


'Great king, there are four expoundings of the 
Dhamma expounded by the Blessed One ... 

The first is that the world is unstable and is moving 
towards its end. 

The second is that the world is lacking in any 
protection or an overlord. 

The third is that the world cannot be owned by 
oneself, and one has to go leaving behind everything. 

The fourth is that the world is deficient and enslaved 
to unfulfilled craving.’ 


‘Venerable Rațthapāla said that the world is unstable 
and is moving towards its end. How should the 
meaning of what was said be understood?’ 

‘Great king, was there a time when you were twenty 
or twenty-five years old when you were expert in riding 
elephants, horses, chariots, (in handling) the bow and 
the sword, having strong legs and arms, able and 
skilled in warfare? ‘Yes, Venerable Ratthapala. 

| was like that, and | was even inspired at times and 
did not see any one comparable to my strength.’ "What 
do you think, great king, are you the same now?' 'Not 
indeed Venerable Ratthapala, now | am worn, old, have 
reached the end of life and have lived my life-span. 

| am now eighty years old. On some occasions, 
thinking of stepping in one direction | step in another 
direction.’ ‘It is on account of this that the Blessed One 
has said that the world is unstable....' 


472 





"Này các Tj-kheo, các vi có thé cầm trong tay một 
vật bát kì mà quý vi khao khát, vật đó tồn tai vĩnh cửu, 
đời đời, bất diệt và không biến dịch. Này các Ty-kheo, 
ky thực các vi có thấy một vật nào như thé dé nắm giữ 
không?” “Thưa không, bạch Thế Tôn.” “Lành thay! Ta 
cũng không thấy vật nào như vậy.” 


(Kinh Ví Du Con Hắn: Kinh Trung Bộ 1.137, P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.76 Mong manh kiếp sống nhân sinh 


Ở đoạn trích này, một vị A-la-hán xuất thân từ một 
gia dinh giàu có giải thích cho vua vê sự mong manh 
của đời người. 


“Thưa đức vua, có bón giáo pháp chi tiết đã được 
Thế Tôn giải thích tỉ mi... 

Đầu tiên, thế giới không bền vững và đang dịch 
chuyển hướng đến sự chấm dứt của nó. 

Thứ hai, thế giới không có biện pháp phòng hộ hay 
bảo vệ (tức thiếu sự an toàn). 

Thứ ba, không có ai là chủ sở hữu của thế giới, khi 
ra đi con người phải bỏ lại tất cả. 

Thứ tư, thế giới thì không đủ và [con người] trở thành 
nô lệ cho chính khát khao không cùng tận [của mình].” 


“Tôn giả Ratthapala dà nói rằng thế giới không bền 
vững và đang dịch chuyển hướng đến sự chấm dứt 
của nó. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế 
nào?” 

“Thưa đức vua, có phải khi Ngài hai mươi hay hai 
mươi lăm tuổi, Ngài rất giỏi cưỡi voi, cưỡi ngựa, đánh 
xe, [thiện nghệ trong việc] bắn cung và múa kiếm, tay 
chân khỏe mạnh, có tài năng và kỹ thuật trong chiến 
trận?” “Đúng vậy, thưa Tôn giá Ratthapala. 

Tôi từng như thế, thậm chí nhiều lần tôi đã rất phần 
khởi vì không thấy ai có sức mạnh sánh bằng minh." 
“Thưa đức vua, Ngài có nghĩ rằng, hiện tại Ngài vẫn 
giống như trước đây?” “Không như vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala, nay tôi đã già yêu, đã đi đến cuối đời và đã 
sống đến tuổi thọ của mình. 

Tôi nay tuổi đã tám mươi tuổi. Có đôi lúc, đầu nghĩ 
bước sang hướng này nhưng tôi lại bước sang hướng 
kia." “[Thưa đức vua,] chính vì điều này mà Thế Tôn dà 








do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không 
bên vững.... 


Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, trong vương gia 
này có quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, nếu khi 
gặp nguy khốn, các quân binh sẽ bảo vệ tôi. Tôn giả 
Ratthapäla nói rằng thế gian không noi y hộ, không 
người che chở; ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu 
như thế nào?” 

"Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có căn 
bệnh man tính nào không? ‘Có, thưa Tôn giả 
Ratthapala. Nhiều khi, thân hữu và đại thần, thân tóc 
và thân thuộc đứng quanh tôi, nghĩ rằng, “Nay vua xứ 
Kuru sẽ mệnh chung, nay vua xứ Kuru sẽ mệnh 
chung”. 


"Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có thé 
mong rằng các thân hữu và đại thần, thân tộc và thân 
thuộc đến chia sẻ đau nhức với Ngài để cho vơi nhẹ 
đau nhức, hay là tự Ngài phải chịu đau nhức một 
mình?" “Thưa Tôn giả Ratthapala, tự tôi phải chịu dau 
nhức một mình.' - 'Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn 
đã nói rằng thế gian không chỗ y hộ, không người che 
chở.' 


Nhưng thưa Tôn giả Ratthapäla, ở vương gia này có 
rất nhiều tiền vàng và vàng ròng cất chứa trong lòng 
đất và trên mặt đất. Tôn giả Ratthapala đã nói rằng thé 
gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả; ý 
nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thé nào?’ 
‘Thua Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? 

Ở đây Ngài chiếm hữu, sở hữu, sở đắc, với đầy đủ 
năm thứ dục lạc, ấy thế, há Ngài có thé nói được rằng, 
‘Ta đang chiếm hữu, sở hữu, sở đắc, với đầy đủ năm 
thứ dục lạc này, hay là, sau đó những người khác sẽ 
chiếm hữu tài sản này, còn Ngài sẽ phải ra đi theo 
nghiệp của mình? “Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi không 
thể như vậy. 

Rồi người khác sẽ chiếm hữu tài sản này, còn tôi sẽ 
phải ra đi theo nghiệp của minh.'- ‘Chính do ý nghĩa 
này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không sở hữu gì, 
khi ra đi phải bỏ lại tất cà." 





‘Venerable Ratthapala, in this royal family there are 
squadrons of elephants, horses, chariots and infantry. 
They would come to our help in case of any 
emergency. Venerable Ratthapala says that the world 
is lacking in protection or an overlord. How is the 
meaning of this to be understood?’ 

'Great king, what do you think? Do you have any 
chronic illness? '| have, Venerable  Ratthapala. 
Sometimes friends and ministers, kith and kin stand 
round me thinking, “Now the Kuru king will pass away". 


"What do you think about this, great king? Could you 
have the expectation: "Let my friends and ministers, 
kith and kin come together and share my pain so that 
my pain will become lighter or do you yourself have to 
experience that pain?”.' ‘Venerable Ratthapala, | myself 
have to experience that pain.’ ‘It is on account of this 
that the Blessed One has said that the world is lacking 
in any protection ....' 


Venerable Ratthapala, in this royal family is found 
plenty of gold coins and gold both in the ground (below) 
and in the sky (above). But Venerable Ratthapala said 
that the world cannot be owned by oneself and one has 
to go leaving behind everything. How should the 
meaning of this that was spoken be seen?' 'What do 
you think great king? 

Now you move about having fulfilment in the five 
strands of sensual pleasure and endowed with them. 
Will you be in a position to say later also, "I am moving 
about having fulfilment in the five strands of sensual 
pleasure and endowed with them", or will others take 
over this wealth, and you will pass on (at death) in 
accordance with your karma?’ ‘I will not be in such a 
position Venerable Ratthapala. 

Others will take over this wealth and | will pass on in 
accordance with my karma.' 'It is on account of this that 
the Blessed One has said that the world cannot be 
owned by oneself, and one has to go leaving behind 
everything.’ 

473 





nói rằng thế giới không bền vững...” 


“Thưa Tôn giả Ratthapäla, ở trong vương triều này 
có đội quân voi, đội quân ngựa, đội quân xe và đội 
quân bộ. Chẳng may gặp nguy khốn thì các quân binh 
này sẽ bảo vệ chúng ta. Tôn giá Ratthapäla nói răng là 
thế giới không có biện pháp phòng hộ hay bảo vệ. y 
nghĩa của lời nói này cần được hiểu nhu thé nào?" 

“Thưa đức vua, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có căn bệnh 
mãn tính nào không?” “Tôi có, thưa Tôn giả 
Ratthapäla. Đôi khi bạn hữu và các quan thần, người 
thân gia đình đứng quanh tôi nghĩ rằng: “Nay vua nước 
Kuru sẽ băng hà.” 


“Thưa đại vương, Ngài nghĩ thế nào về câu nói ấy? 
Liệu Ngài có mong đợi rằng: “Để bạn hữu và các quan 
thần, người thân gia đình của tôi đến và chia sẻ cơn 
đau của tôi dé con đau này vơi nhẹ di hay chính Ngài 
sẽ chịu đau đớn một mình?” “Thưa Tôn giả Ratthapala, 
tự tôi phải chịu cơn đau đó.” “[Thưa đại vương,] chính 
vì điều này mà Thế Tôn đã nói rằng thế giới không có 
biện pháp phòng hộ...” 


“Thưa Tôn giả Ratthapäla, ở vương triều này có rất 
nhiều tiền vàng và vàng ròng cất chứa cả trong lòng 
đất (chôn ở dưới) lẫn trên bầu trời (trên mặt đất). 
Nhưng Tôn giả Ratthapäla nói rằng không có ai là chủ 
sở hữu của thế giới, khi ra đi con người phải bỏ lại tất 
cả. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế 
nào?” “Thưa dai vương, Ngài nghĩ thế nào? 

Hiện tại, Ngài đang hưởng thụ đầy đủ năm thứ khoái 
lạc l3 cuộc đời. Liệu sau này Ngài cũng sẽ hưởng thụ 
như vậy và nói: “Tôi đang có đầy đủ năm thứ khoái lạc 
cuộc đời và hưởng thụ chúng,” hay người khác sẽ 
chiếm hữu mọi thứ quý giá này và Ngài sẽ ra đi [vào 
lúc bằng hà] theo nghiệp của mình?” “Thưa Tôn giả 
Ratthapala, tôi sẽ không có được sự hưởng thụ nhu 
vây. 

Người khác sẽ chiếm hữu mọi thứ quý giá này, còn 
tôi sẽ phải ra đi theo nghiệp của mình.” “[Thưa đức 
vua,] chính vì điều này mà Thế Tôn đã nói rằng không 
có ai là chủ sở hữu của thế giới, khi ra đi con người 








“Tôn giả Ratthapala đã nói thé gian thiếu thốn, nô lệ 
cho khát ái; ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như 
thé nào?’ - “Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Phải 
chăng Ngài dang cai trị xứ Kuru phón thinh?’ - “Thưa 
vâng, Tôn giả Ratthapäla. Tôi đang cai tri xứ Kuru phón 
thịnh. “Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? 

Nếu có người chánh trực, đáng tin cậy, đến với Ngài 
từ phương Đông, và tâu rằng, 'Tâu Đại vương, Ngài có 
biết chăng? Tôi từ phương Đông đến. Ở đấy, tôi có 
thấy một địa phương lớn, phú cường, phón thịnh, dân 
cư đông đúc. Có thể chỉnh phục nước ấy bằng sức 
mạnh như vậy. Tâu Đại vương, hãy chinh phục nói 

Thế rồi Đại vương sẽ làm gì?' - “Thưa Tôn giả 
Ratthapäla, tôi sẽ chinh phục và cai trị luôn cả nước 
ấy.' Thưa Đại vương, chính do ý nghĩa này mà Thế 
Tôn đã nói rằng thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khát ái” 


Ratthapàla Sutta: Majjhima-nikaya 1.70—73, dich Anh 
E:D:P: 


Th.77 Cháp nhận cái chết không thé tránh 


Đoạn này nhắn mạnh rằng chết là điều không thể 
tránh: vậy thì ích gì ưu sáu khi nó đến? 


Mạng người trong đời này, không chắc, khó. biết 
trước; ngăn ngùi và khó nhọc, lại buộc ràng với khó. 


Không có đối sách nào, đã sanh mà không chết. Sau 
già là đến chết, quy luật sống là vậy. 


Như trái cây đã chín, lo sợ phải rụng sớm. Cũng vậy, 
người đã sanh, hằng lo sợ chết đến. 





‘Venerable Ratthapala said that the world is deficient 
and enslaved by unfulfilled craving. How should the 
meaning of this that was spoken be seen?' 'What do 
you think, great king? Do you dwell in this Kuru (land) 
which is prosperous? ‘Yes Venerable Ratthapala. I 
dwell in Kuru which is prosperous.’ ‘What do you think, 
great king? 

Supposing a person who is trustworthy and reliable 
should come to you from the eastern direction and 
should tell you, “Great king, please know that | come 
from the eastern direction and that | have seen there a 
huge settlement of people, wealthy and prosperous, 
densely populated and full of people ... and it is 
possible to conquer it with such and such a force. Great 
king, conquer it.” 

What would you do then?’ ‘Venerable Ratthapala, ! 
would conquer and dwell in that region too.’ ‘Great king, 
it is on account of this that the Blessed One has said 
that the world is deficient and enslaved by unfulfilled 
craving.’ 


Ratthapala Sutta: Majjhima-nikāya ll.70-73, trans. 
P.D.P. 


Th.77 Accept the inevitability of death 


This passage emphasizes that death is known to be 
inevitable: so what is the use of grieving when it 
arrives? 


The life of mortals here 
uncertain. 
It is difficult, short, and also mixed with suffering. 


is unpredictable and 


There is no means by which those who are born 
would not die. 

They come to decay, and then death. Living beings 
certainly are of this nature. 


Just as for ripe fruits, there is fear of fall in the early 
morning, 
Likewise, for one born mortal, there is constant fear 


474 





phái bó lai tát cà." 


“Tôn giả Ratthapäla nói rằng thế giới thì không đủ và 
[con người] trở thành nô lệ cho chính khát khao không 
cùng tận [của mình]. Ý nghĩa của lời nói này cần được 
hiểu như thế nào?” “Thưa đức vua, Ngài nghĩ thế nào? 
Phải chăng Ngài dang cai trị vương quóc Kuru phồn 
thich này?” “Chính thế, thưa Tôn giả Ratthapäla. Tôi 
đang cai trị vương quốc Kuru phón thich này.” “Thưa 
đại vương, Ngài nghĩ thế nào? 

Giả sử có một người chính trực và đáng tin cậy từ 
phương Đông đến và tâu rằng, “Tâu đại vuong, Ngài 
có biết chăng tôi từ phương Đông đến và tôi thấy ở đó 
có một vùng định cư rộng lớn, giàu có và thịnh vượng, 
dân cư đông đúc chật kín người... có thể xâm chiếm 
nó bằng sức mạnh quân sự như vậy như vậy. Tâu đại 
vương, hãy xâm chiếm nó!" 

Vậy đại vương có làm theo không?” “Thưa Tôn giả 
TIẾT ng tôi sẽ xâm chiếm và cai trị vùng dân cư 
ấy.” ._ [Thưa đức vua,] chính vì điều này mà Thế Tôn đã 
nó rằng thé giới thì không đủ và [con người] trở thành 
nô lệ cho chính khát khao không cùng tận [của mình].” 


(Kinh Ratthapala: Kinh Trung bộ 1.70-73, do P.D.P. 
dich tiéng Anh). 


Th.77 Cái chết là điều không thé tránh khỏi, hãy 
châp nhận 


Đoạn này nhắn mạnh rằng cái chết là điều không thê 
tránh khỏi: Vậy khi nó xảy ra ưu sâu có ích gì? 


Sự sống [con nguoi] trong đời này, khó đoán, không 
biêt chác. Ngăn ngủi và gian nan, lại phủ đây dau khó. 


Chẳng có phuong cách nào, đã sanh mà không chết. 
Sanh, già rồi lại chết, là định luật cuộc đời, muôn loài 
đều như vậy. 


Như trái cây đã chín, sợ rụng buổi sớm mai, cũng 
vậy mọi con người, đêu lo sợ cái chêt. 








Như thợ gốm làm ghè, chén bát bằng đất sét, cuối 
cùng vỡ tát cả, đời người là như vậy. 


Bắt luận trẻ hay già, bất luận ngu hay trí, thảy đi theo 
cái chét, cuói cùng dén chỗ chết. 


Người bị chết đánh bại, đi qua đến đời sau, cha 
không cứu được con, thân thích cũng không cứu. 


Hãy xem các thân quyến, đứng nhìn và than khóc, 
từng người, bị lôi đi, nhu bó mang di giét! 


Như vậy, người trên đời, bi già chết tán công. Hiền trí 
biệt rõ đời, thé nên không ưu sâu. 


Những ai không biết rõ, đâu đến, rồi đi đâu, hai đầu 
đêu không rõ, than khóc, ích lợi gì. 


Kẻ ngu néu than khóc, mà thật sự có lợi; cho dù tự 
hại mình, hiên trí cũng sẽ làm. 


Ưu sàu, và than khóc, không khiến tâm tịch tĩnh. Chỉ 
thêm tăng trưởng khô, chỉ khiên thân bị hại. 


Tự mình hại chính mình, thân gầy dung sắc xấu, 
người chết không sống lại, than khóc ích lợi gì. 


Ai không xả ưu sầu, càng tăng thêm nhiều khổ, càng 
rên khóc người chết, càng bị sầu chỉ phối. 





of death. 


dust as all clay pots made by the potter get destroyed 
in the end, 
so it is with the life of mortals. 


Children and the grown up, fools and the wise, 
Everyone, goes under the sway of death, everyone is 
overcome by death. 


To those destined to die when going to the next 
world, neither the father protects the son, nor a relative, 
(other) relatives. 


Look how, as relatives look on and lament, 
one by one mortals are led away like cattle for 
slaughter! 


Thus the world is afflicted with death and decay. 
Therefore the wise, knowing this nature of the world, 
do not grieve. 


Whose path of arrival or departure is not known, 
Not seeing either end, one laments for him in vain. 


If a deluded person's wailing were to obtain any 
benefit, 

inflicting injury on himself, a wise person would do it 
too. 


By crying and grief he does not attain to peace of 
mind. 

It would lead to exceeding sorrow for him and inflict 
harm on the body. 


Inflicting self-harm, he becomes thin and of bad 
appearance. 
By it the dead are not protected and wailing is futile. 


A person, who does not abandon sorrow, comes to 
more suffering. 

Bewailing the dead, one comes under the sway of 
grief. 


475 





Như tất cả nói đất, do thợ gốm làm nén, cuối cùng 
cũng vỡ tan, đời người là như thê. 


Trẻ em và người lớn, kẻ ngốc và người khôn. Tát 
thảy đêu năm trong, vòng quay của cái chết, tât thảy 
đêu đâu hàng, trước cánh cửa tử thân. 


Khi một người đã chết, bước vào kiếp sống sau, cha 
chăng cứu được con, bà con quyên thuộc, cũng không 
thê cứu được. 


Hãy xem các thân quyến, đứng nhìn và than khóc, 
từng cái chét ra đi, như gia súc bị giét! 


Như vậy, người đời này, đớn đau bởi già, chết. Bậc 
hiên trí biệt rõ, bản chât của cuộc đời, nên chăng ưu 
chăng sâu. 


Những ai không biết rõ, từ đâu đến [rồi sẽ] về đâu, 
hai hướng déu không biết, than khóc cho người đó, 
cũng chăng có ích gì. 


Nếu tiếng khóc kẻ ngu, mang lại chút lợi ích, người 
trí cũng sẽ làm, dù khiên mình tôn hại. 


Ưu sầu và than khóc, không làm tám bình lặng. Nó 
làm tăng đau buôn, chỉ tôn hại bản thân. 


Người tổn hại chính mình, thân tàn, thần thái xấu, 
người chêt chăng sông lại, than khóc có ích gì. 


Người không xả ưu sầu, sẽ gánh nhiều đau khổ, 
càng rên khóc người chêt, càng xoáy vào đau thương. 








Hãy xem những người kia, đi theo nghiệp đã làm, bị 
thân chết chi phôi, chúng sanh thật kinh sợ. 


Ta mong ước thế này, nó lại thành thế khác.296 Hãy 
xem bản chất đời, biến dị là như thế. 


Giả sử sống trăm tuổi, hoặc sống hơn trăm tuổi, cũng 
giã từ thân quyến, bỏ mạng sống ở đây. 


Thầy người. chết mạng chung, nghe lời A-la-hán, hãy 
chế ngự ưu sầu, than rằng “Ta mát nó. 


Như căn nhà đang cháy, nước có thể dập tắt, cũng 
vậy, vì có trí, người thông tuệ, thiện xảo, mau chóng 
dứt bỏ sâu, như gió thôi bông gòn. 


Ai tự tìm an lạc, hãy tự dứt ưu sầu, như rút mũi tên 
độc, than khóc và mong câu. 


Tên đã rút, không vướng, tâm đã được tịch tinh, vượt 
qua mọi ưu sàu. 

Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm đạt 
được an tịnh, vượt khỏi moi ưu sáu, tâm không sáu, 
tịch tịnh. 


Salla Sutta: Sutta-nipàta 574—593, dịch Anh P.D.P. 
Th.78 Tám cáu duc lac dán dén khó 


Đoạn này, sau khi nói vé hy lạc lớn trong tâm định 
tĩnh, chỉ ra những nguy hiểm và vô nghĩa của việc đuỗi 
theo tính dục và những dục lạc khác, như cư sĩ thường 
làm: 

những căng thẳng kiếm sống, thất bại trong mưu 
sinh, mât mát thành phâm lao động của mình, tranh 





Look at others too, on their journey (to death), who 
reach according to their actions. 

Living beings coming to the sway of death here do 
indeed tremble. 


Through whatever one seeks an identity (for oneself), 


it becomes something other than that.294 Loss is like 
that — see the nature of the world. 


Even if a young man lives a hundred years or more, 
he suffers the loss of the circle of relatives, and he 
gives up his life here. 


Therefore, having listened to the words of the 
arahant, seeing a dead departed person, put away the 
wailing (and think) “He is unobtainable by me’. 


Just as a house on fire is put out with the help of 
water, likewise the wise, insightful, learned, skilled 
person would quickly dispel the grief that is born, like 
the wind a tuft of cotton wool. 


Wailings and longings and one's unhappiness are 
(like an) arrow (sticking) in one; these should be drawn 
out by one who seeks his own happiness. 


The arrow withdrawn, unattached and having gained 
peace of mind, 

having overcome all grief, one becomes free of 
sorrow and (with the fire of craving) quenched. 


Salla Sutta: Sutta-nipàta 574—593, trans. P.D.P. 


Th.78 How the search for sensual pleasures leads 
to suffering 


This passage, after talking of the greater joy and 
happiness in meditative calm, points out the perils and 
disadvantages of chasing after sexual and other 
sensual pleasures, as laypeople often do: 

the stresses of making a living, of failures in this, of 
loss of the products of one's labour, quarrels and wars 


476 





Hãy quán sát người chết, mang theo nghiệp đã tao, 
thân chét chi phôi cả, ở đây thật run so. 


Những gì ta tìm kiếm, để định dạng bản thân, nó trở 
nên khác biệt, với những gì ta mong. !4 Mát mát cũng 
như vậy — là bản chát cuộc đời. 


Cho dù chàng trai trẻ, sống đời trăm năm hơn, đau 
khổ lìa thân quyến, rồi bỏ mạng nơi này. 


Do vậy hãy lắng nghe, lời của A-la-hán, khi thấy 
người mạng chung, gạt bên lời than khóc: “Ta không 
giữ được nó”. 


Như ngôi nhà đang cháy, nhờ nước được dập tắt, 
người có trí, sâu sắc, uyên bác và khéo léo, nhanh 
chóng buông bỏ sầu, khi nó được sanh ra, như một làn 
gió đến, thổi bay miếng bông gòn. 


Khóc, buồn đau, mong cầu, như mũi tên găm vào ta, 
ai từ tìm an lạc, nên nhô mũi tên ra. 


Tên đã rút, không vướng, có được tâm an lạc, vượt 
mọi thứ ưu sâu, dau khó cũng không còn, lửa duc vong 
dập tải. 


(Kinh Salla: Kinh tập 574-593, do P.D.P. dịch sang 
tiêng Anh). 


Th.78 Tìm cầu khoái lạc cuộc đời dẫn đến phiền 
não như thê nào 


Đoạn trích này, sau khi bàn về niềm an vui cao quý 
trong trạng thái an tĩnh của thiên, thì chỉ ra những nguy 
hiểm và tôn hại khi đuôi theo các khoái lạc tình dục và 
các loại khoái lạc khác của cuộc đời, điều mà người đời 
thường làm là: 

đương đầu với áp lực trong mưu sinh, với thất bại 








cháp và chiến tranh vi tài sản, cướp bóc và các hình 
phat có thé dẫn đến, cùng với tái sinh xấu do các ác 
hạnh đã gây ra được dụ hoặc bởi tham đắm các dục 
lạc. 


Này Mahãnäma, giả sử thánh đệ tử bằng chánh trí 
thấy rõ như thật rằng các dục vị ngọt ít, mà khó nhiều, 
sầu não nhiều, nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, trừ phi 
đạt được hy lạc phát sanh do ly duc, ly ác bát thiện 
pháp, hay một pháp nào khác cao thượng hơn,297 như 
vậy vị ấy không ngớt quay trở lại với các duc.... 

Này Mahànàma, thế nào là vị ngọt các dục? 


Có năm diệu dục này. Những gì là năm? Các sắc 
được nhận biết bởi mắt, sắc khả ái, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, tham nhiễm tương ứng với dục; các tiếng được 
nhận biết bởi tai...; các hương được nhận biết bởi 
mũi...; các vị được nhận biết bởi lưỡi...; các xúc được 
nhận biết bởi thân... 

Hỷ lạc gì khởi lên do duyên đến các diệu dục này, đó 
là vị ngọt các dục. 


Này Mahãnäma, thé nào là sự nguy hiểm trong các 
dục? Ở đây có thiện nam tử nuôi sống với một nghề 


nghiệp298... phải chịu đựng lạnh nóng, phải khổ VÌ xúc 
chạm bởi ruồi, muỗi, gió, hơi nóng, mặt trời, rắn rết, 
nguy cơ chết đói, chết khát. 

Như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực kinh 
nghiệm, thuộc khó uán, do duc là nhân, duc là duyên, 
dục là tác nhân, dục chính là nhân. 





over possessions, robbery and the punishments that 
may lead to, and a bad rebirth arising from misconduct 
prompted by attachment to sensual pleasures. 


Mahànama, even though it is clearly seen by a 
disciple of the noble ones as it has really come to be 
with proper insight that sensual pleasures have little 
satisfaction, but much suffering, much distress and that 
the dangers therein are many, until they attain joy and 
ease apart from sensual desires and apart from 
unwholesome states, or something more peaceful than 


that,295 they do not cease reverting to sensual 
pleasures. ... 
Mahànama, what 

pleasures? 


is the satisfaction in sensual 


There are these five strands of sensual pleasure. 
What five? There are visible forms discernible by the 
eye, likable, lovely, pleasant, beautiful, associated with 
sensual desires, and enticing ... sounds discernible by 
the ear ... smells discernible by the nose... tastes 
discernible by the tongue tactile sensations 
discernible by the body. 

Whatever pleasure and happiness arise on account 
of these five strands of sensual pleasures, that is the 
satisfaction in sensual pleasures. 


Mahànàma, what is the danger in sensual pleasures? 
Here a child of good family would have to make a living 


by some occupation? 96 ... undergoing cold and heat, 
suffering from harm resulting from contact of gadflies 
and mosquitoes, touch of the wind, heat and snakes, 
risking dying of hunger and thirst. 

This is a danger of sensual pleasures here and now, 
a bundle of suffering owing to sensual pleasures, 
springing from sensual pleasures, on account of 
sensual pleasures and due to nothing but sensual 
pleasures. 


477 





trong mưu sinh, với những mắt mát thành quả lao động 
của mình, tranh cháp và gáy chién dé giành quyén só 
hữu có thé dẫn đến nan cướp bóc và trừng phạt, [điều 
này] kéo theo việc tái sanh vào cõi dữ do bởi các việc 
làm sai làm mà động cơ đến từ tham đắm các loại 
khoái lạc giác quan. 


Này Mahànàma, mặc dù các đệ tử thánh bằng trí 
sáng thích đáng (chánh trí) thấy một cách thật rõ ràng 
rằng các khoái lạc cuộc đời chỉ mang lại xíu niềm vui, 
nhưng nhiều phiền não khổ đau, nhiều tai ương và 
cũng thật nhiều nguy hiểm, cho đến khi nào họ có 
được niềm an vui và thanh thản ngoài các thú vui tính 
dục và ngoài các trạng thái không lành mạnh, hoặc đạt 
được niềm an vui và thanh thản cao hơn, 15 thì họ mới 
chấm dứt không tim vé các khoái lạc cuộc đời nữa.. 

Này Mahànàma, thé nào là sự háp dẫn (vị ngọt) c của 
các khoái lạc cuộc đời? 


Có năm nhóm loại khoái lạc ở đời này. Năm nhóm đó 
là gì? (1) Các hình dáng hay sắc thái được mắt nhìn 
thấy, dễ thương, xinh đẹp, thú vị, quyến rũ, phù hợp 
với các ham muốn giác quan [của con người]; hơn 
nữa, (2) các thanh âm do tai nghe được, dễ thương, 
ngọt ngào,... (3) các mùi hương được mũi nhận biết, 
lôi cuón, dễ chju.. . (4) các vị nếm được lưỡi nhận biết, 
lôi cuốn, dễ chịu... (5) các xúc chạm cơ thể qua thân, 
lôi cuốn, dễ chịu ... phù hợp với các ham muốn giác 
quan (của con người). 

Bất kỳ sự thích thú và sung sướng nào có được từ 
năm nhóm khoái lạc giác quan này, thì đó được gọi là 
sự háp dẫn của chúng. 


Này Mahànàma, thế nào là sự nguy hiểm của các 
khoái lạc giác quan? Ở đây, có một thiện nam phải làm 
việc kiếm sống l6... phải. chấp nhận thời tiết nóng lạnh, 
phải chấp nhận nguy hiểm khi tiếp xúc với ruồi, muỗi, 
phải đối mặt với gió, hơi nóng, rắn rết, phải chịu nguy 
cơ của việc chết đói, chết khát. 

Đây là sự nguy hiểm của các khoái lạc giác quan 
ngay trong hiện tại, rồi hàng loạt lo âu khác khoái, khó 
đau vì các khoái lạc giác quan, sinh khởi từ các khoái 
lạc giác quan, chúng là nguyên nhân, là điều kiện chứ 
không phải bát cứ tác nhân nào khác. 








Này Mahànàma, thiện nam tử ấy dù nỗ lực và tỉnh 
cần, nhưng (có khi) tài sản ấy không đạt, người Ấy. ưu 
sầu, buồn khó, khóc than, dám ngực, mé muội, rằng 
“Ta nỗ lực, thật là vô ích, tinh cần mà không kết quả.' 
Như vậy là sự nguy hiểm của các dục... Hoặc (có khi) 
thiện nam tử ấy nỗ lực và tinh càn, có duoc tài sản. 

Do thủ hộ các tài sản ấy mà cảm thọ khổ, ưu tư, 
'Mong sao tài sản của ta không bị vua chúa chiếm 
đoạt, không bị trộm cướp chiếm chúng, không bị lửa 
cháy, nước trôi, hay không bị những kẻ không đáng 
thừa kế chiếm đoạt." 

Dầu được canh chừng và thủ hộ như vậy, vẫn bị vua 
chúa chiếm đoạt... người ấy than vãn... 'Những gì ta 
có, nay ta không có nữa'.... 


Lại nữa, này Mahänäma, do duc làm nhân..., vua 
tranh đoạt với vua, sát-đế-ly tranh đoạt với sát-đế-ly, 
bà-la-môn tranh đoạt với bà-la-môn, 

gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con 
tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh 
tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh 
đoạt với bạn bè. 

Khi đã lôi kéo nhau vào tranh chấp, tranh luận, tranh 
đoạt; chúng tấn công nhau bằng | tay, báng dát dá, bằng 
gậy, bằng. dao. Ở đây EE dán nhau dén chó chét, 
đau đớn gần nhu chết.. 


Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân,... chúng 
cầm mâu cầm thuẫn, đeo cung và tên, hai phe đồng 
tiến vào chiến trường, và khi tên được bắn, lao được 
phóng, kiếm được vung như chớp, chúng bắn nhau 
bằng tên, thọc nhau bằng lao, chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Ở đây EUG dán nhau dén chó chét, dau dón 
gần như chét.. 


Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên... 
những tên trộm cướp xông vào nhà, tước đoạt, cướp 
bóc, nằm mai phục, đi đến vợ người khác. 

Vua bắt chúng và trừng phạt bằng nhiều cách, hoặc 





This child of good family, though striving and 
exerting, may (sometimes) not produce wealth. Then 
they grieve and lament, cry beating the chest, and 
come to bewilderment thinking, 'My effort was useless, 
my endeavour was fruitless. This too is a danger of 
sensual pleasures ... (Sometimes) when this child of 
good family strives and exerts, wealth is produced. 

They experience suffering and mental distress on 
account of the need to protect their wealth thinking, 
'May my wealth not be taken over by kings, carried 
away by thieves, consumed by fire, washed away by 
flood-water or taken by unliked heirs.' 

As they guard and protect their wealth, it is in this 
manner taken over by kings ... Then they grieve ... 
thinking Whatever | had, even that is no more for me’. 


Again Mahanama, owing to sensual pleasures ... 
kings dispute with kings, those of the ruling class 
dispute with those of the ruling class, those of the 
priestly class dispute with those of the priestly class, 

householders dispute with householders, a mother 
disputes with a son, a son disputes with a mother, a 
father disputes with a son, a son disputes with a father, 
a brother disputes with a brother, a friend disputes with 
a friend. 

In this case they engage in quarrels, conflicts, 
disputations, and attack one another with hands, clods, 
Sticks, and weapons. There they meet with death and 
deadly pain ... 


Again Mahanama owing to sensual pleasures they 
take sword and shield, arm themselves with bow and 
arrow and two sides advance towards battle. When 
arrows are shot, javelins are thrown, and swords are 
flashed like lightening, they get pierced by arrows, 
pierced by javelins, and they cut heads with the 
swords. There they meet with death and deadly pain. 


Again owing to sensual pleasures ... robbers break 
into houses, plunder, rob, stay in ambush, go to others' 
wives. 

The kings catch them and punish them in various 


478 





Thiện nam này, mặc dù cố gắng và phán đấu hết 
mình, nhưng [có lúc] cũng không tạo ra được tài sản. 
Rồi họ ưu sâu và buồn khổ, dám nguc khóc than, trở 
nên bát lực nghĩ rằng: “Cố gắng của ta thật vô ích, 
phần đấu của ta thật thảm hại.” Đây cũng là nguy hiểm 
của các ham muốn khoái lạc... Hoặc [có khi] thiện nam 
này cố gắng và phán dáu hét minh nén tạo ra tài sản. 

Rói ho trái qua khó só, âu lo vé tinh thàn khi phái bảo 
vệ tài sản của mình, nghĩ rằng: “Mong sao tài sản của 
ta không bị vua chiếm đoạt, không bị trộm cướp mắt, 
không bị hỏa hoạn thiêu cháy, không bị nước lũ cuốn 
trôi hoặc bị những kẻ không đáng được thừa kế sở 
hữu.” 

Dù có canh chừng và bảo vệ tài sản, nhưng chúng 
vẫn rơi vào tình cảnh bị vua chiếm đoạt... Rồi người ấy 
than vãn... nghĩ rằng: “Bất cứ thứ gì ta có, giờ nó cũng 
không thuộc về ta nữa.” 


Lại nữa, này Mahänãma, vi ham muốn các khoái lạc 
cuộc đời... vua tranh chấp với vua, giai cấp thống trị 
tranh chấp với giai cấp thống trị, tầng lớp giáo sĩ (Bà- 
la-môn) tranh chấp với tầng lớp giáo sĩ, 

các địa chủ, thương gia tranh chấp với các địa chủ, 
thương gia, mẹ tranh chấp với con, con tranh chấp với 
mẹ, cha tranh chấp với con, con tranh chấp với cha, 
anh em tranh chấp với anh em, bạn bè tranh chấp với 
bạn bè. 

Từ đây họ dính vào các vụ tranh chấp, xung đội, 
tranh đoạt, tấn công lẫn nhau bằng tay, bằng đá, bằng 
gậy và bằng vũ khí. Từ đó dẫn nhau đến cái chết và 
cơn đau chí tử. 


Lại nữa này Mahànàma, vì ham muốn các khoái lạc 
cuộc đời, họ cầm kiếm và khiên, vai mang cung tên, hai 
phe đồng tiến vào trận đánh. Khi mũi tên được bắn, phi 
lao được phóng, thanh gươm vung nhanh như tia 
chớp, họ bị bắn bởi mũi tên, đi đâm bởi lao, họ chém 
giết nhau Sy kiếm. Từ đó dẫn nhau đến chỗ chết và 
cơn đau chí tử.. 


Lại nữa, vì các ham muốn khoái lạc cuộc đời... 
những tên trộm đột nhập vào nhà, cướp bóc, lấy trộm, 
phục kích, hãm hiếp vợ người khác. 

Vua bắt chúng và trừng phạt bằng nhiều hình phạt 








đánh bằng gậy, quất bằng roi, vụt bằng dây thừng, vụt 
bằng gậy cứng. Chúng bi chặt tay, bị chát chân ... bi 
luộc trong dầu sôi, bị cho chó ăn, xiên sống lên giáo 


cho đến chết, và bị gươm cát có.299 : 
Như vậy là sự nguy hiém các dục, thiệt thực hiện tại, 
thuộc khó uán, lây dục làm nhân,... 


Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân... họ sống 
làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, 
làm các ác hạnh về ý, do vậy, khi thân hoại mạng 
chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
thiết thực kinh nghiệm, thuộc khổ uán. ... 


Cüla-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikäya 1.91— 
92, dich Anh P.D.P. 


ĐẠI THỪA 
Vũ trụ của chúng ta 
M. 39 Viễn ảnh vũ trụ 


Đoạn này nêu lên một viễn ảnh vũ trụ như là một 
phân bô bao la của thê giới hệ mà trong sô đó có Phật 
tôn tại. 


Lúc bấy giờ, Phó Hiền (Samantabhadra) Bồ-tát 
hướng đến hội chúng Bồ-tát và nói rằng, 'Này chư Phật 
tử, những đại dương hương thủy này, mà con số của 
chúng như là những hạt bụi vô cùng nhỏ trong những 
cõi Phật bát khả thuyết, trong bién thế giới Hoa Tang 
trang nghiêm, tồn tại được phân bố như lưới báu Thiên 
dé. 


Này chu Phát tü, tai cüng cuc tám diém là bién 
huong thüy duoc ménh danh là Vó Bién Diéu Hoa 
Quang. Dưới tận đáy dai dương này là kho tàng Ma-ni 
vương hiện thân nhất thiết chư Bồ-tát. Từ đó xuất sinh 





ways. They get them caned and whipped, flogged with 
the jungle rope, flogged with the soiled stick. Their 
hands are chopped off, legs are chopped off ... 
immersed in boiling oil, they are given to the dogs to be 
eaten, raised on a pike alive until death, and their neck 


is cut with the sword.297 
This too is a the danger of sensual pleasures here 
and now, a bundle of pain owing to sensual pleasures 


Again, Mahànama, owing to sensual pleasures ... 
they misbehave in body, in words and mind, and having 
done so, after death they are born in the woeful state, 
in a bad destiny, in the abyss in hell. This is a danger of 
sensual pleasures hereafter, a bundle of suffering. 


Cüla-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikaya I.91— 
92, trans. P.D.P. 


MAHAYANA 
Our universe 
M.39 A vision of the universe 


This passage gives a vision of the universe as a vast 
array of world-systems, in some of which dwell 
Buddhas. 


At that time, bodhisattva Samantabhadra addressed 
the assembly of bodhisattvas, 'Children of the Buddha, 
these oceans of perfumed water, as numerous as the 
specks of dust in innumerable Buddha-fields, spread 
out like Indra's net, are established in the oceans of the 
world-systems arrayed in an orderly manner in the 
shape of the calyx of a lotus. 


Children of the Buddha, in the innermost centre is the 
ocean of perfumed water named the Infinite Light of the 
Wondrous Lotus. In its depths lies the treasure which is 
the King of Jewels, in which the images of all 


479 





khác nhau. Ho trói chüng rói dánh bàng gáy, hoác dánh 
bằng roi, hoặc quất bằng dây thừng, hoặc đập bằng 
gậy cứng. Chúng bị chặt tay, bị chặt chân... bị luộc 
trong dầu sôi, bị mang cho chó cắn, bị xiên sống lên 
ngọn giáo cho đến chết, bị kiếm chặt đầu. 17 

Đây cũng là sự nguy hiểm của các khoái lạc giác 
quan ngay trong hiện tại, rồi hàng loạt lo âu khắc khoải, 
khổ đau vì các khoái lạc giác quan, sinh khởi từ các 
khoái lạc giác quan. 


Lại nữa, này Mahänãma, vi ham muốn các khoái lạc 
cuộc đời... họ làm các việc sai lầm bằng thân, bằng lời 
nói và bằng suy nghĩ, bởi vì làm như vậy, nên sau khi 
chết họ sẽ tái sanh vào cảnh giới thống khổ, cõi xấu 
xa, đọa đày, địa ngục. Đây là môi nguy hiểm của các 
khoái lạc cuộc đời ở kiếp sau, với hàng loạt lo âu khắc 
khoải. 


(Tiêu kinh Khô uán: Kinh Trung bộ 1.91-92, do P.D.P. 
dịch sang tiêng Anh). 


ĐẠI THỪA 
VŨ TRỤ CHÚNG TA 
M.39 Cảnh quan vũ trụ 


Đoạn trích này phác họa cảnh quan vũ trụ là hàng 
loạt dải ngân hà bao la, trong đó, một só dải ngân hà 
có đức Phật cư ngụ. 


Lúc bấy gió, Bồ-tát Samantabhadra (Bồ-tát Phổ 
Hiền) tiến đến hội chúng Bồ-tát nói rằng: “Này các Phật 
tử, những “đại dương đầy nước tỏa hương thơm” này, 
có số lượng nhiều như những hạt bụi trong vô số cõi 
Phật, trải dài vô tận như mạng lưới của Indra (Đế 
Thích: chúa té các cõi trời), được kiến lập trong các đại 
dương của các dải ngân hà đang chuyền dich theo quỹ 
đạo như hình dạng của đài hoa sen. 


Này chư Phật tử, tại tâm điểm [của các dải ngân hà 
trên] là một “đại dương đầy nước tỏa hương thơm” có 
tên là “Ánh sáng vô tận của hoa sen kỳ diệu” (Vô biên 
diệu hoa quang). Sâu thám dưới đáy đại dương là kho 








một đại liên hoa, mệnh danh là Nhất Thiết Hương Ma- 
ni Trang Nghiêm. 

Ngự trên đóa sen ấy là một thế giới hệ (thế giới 
chủng), mệnh danh là Phổ Chiếu Thập Phương Xí 
Nhiên Bửu Quang Minh, được cấu tạo bằng đủ loại 
trang nghiêm. Ở đó lại có nhiều thế giới được phân bố 
như là những cực vi trong những cõi Phật bất khả 
thuyết. 

Bên dưới cực thấp của nó, đó là thế giới hệ, được 
gọi là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, lấy mọi vòng kim 


cương300 diệu quang trang nghiêm làm biên giới viền 
quanh và trụ trên những đóa hoa sen do nhiều loại chất 
liệu cao quý tạo thành và hình dáng của nó giống như 
là hình thể của viên ma-ni trân bảo, và bên trên nó là 
những đám mây hoa sen được làm bằng các chất liệu 
cực quý phủ che. 

Nó được nhiều thế giới như là những cực vi trong 
các cõi Phật bất khả thuyết bao quanh, mọi loại đều 
được phân bố và trang nghiêm một cách chỉnh thể. Ở 
đó có đức Phật hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Đăng. 


Vượt lên trên thế giới Phật sát cực vi số ấy, có một 
thế giới tên là, Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu 
Trang Nghiêm 

mà biên giới của nó được bao quanh bằng mọi loại 
trang nghiêm và trụ trên một mạng lưới của những 
bông sen có phẩm chất cực kỳ cao quý, hình dạng của 
thế giới này giỗng như một tòa sư tử được phủ che 
toàn diện bằng những đám mây đa sắc đan thành màn 
trướng báu. Thế giới này cũng có nhiều thế giới bao 
quanh như những cực vi trong hai cõi Phật. 

Ở đó, có Phật hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiéu.. 
[các mô tả tiếp theo là những mô tả về mười bảy thế 
giới diệu trang nghiêm khác mà mỗi một thế giới đều 
có một đức Phật và mỗi thế giới như vậy cũng được 
bao phủ bởi những thế giới bát khả thuyết khác.] 


Lại vượt lên trên thế giới Phật sát cực vi số ấy, có 
một thê giới tên là Diệu Bửu Diệm mà biên giới của nó 





bodhisattvas can be seen. A great lotus called the King 
of All Fragrant Jewels emerged from this ocean. 

©n this lotus is the world-system called the Light of 
the Blazing Treasure Which llluminates Everything in 
the Ten Directions of Space, which is composed of all 
kinds of adornments. As many worlds as there are 
specks of dust in innumerable Buddha-fields are 
arrayed there. 

Beneath it there is the world-system called Supreme 
Radiance Which llluminates Everything, surrounded by 


a glorious ring of vajras?98 and resting on lotus flowers 
made of various kinds of precious substances. It is 
shaped like a precious jewel, and covered by clouds of 
lotus flowers made of precious substances. 

It is surrounded by as many worlds as there are 
specks of dust in a Buddha-field, and all are 
appropriately arrayed and adorned. A Buddha called 
Spotless Lamp of Pure Vision dwells there. 


Above it, as many worlds away as there are specks 
of dust in a Buddha-field, there is a world called 
Adorned with Many Different Kinds of Wondrous 
Fragrant Lotuses. 

It is surrounded by all kinds of adornments, and rests 
on a network of lotuses made of precious substances. 
It is shaped like a lion- throne, and covered by clouds 
of multi-coloured jewelled canopies. It is surrounded by 
as many worlds as there are specks of dust in two 
Buddha-fields. 

A Buddha called Lion of Blazing Light dwells there. ... 
[descriptions of seventeen other marvellous world- 
systems follow, with a Buddha dwelling in each, and 
each surrounded by an increasing number of other 
worlds.] 


Above that again, as many worlds away as there are 
specks of dust in a Buddha-field, there is a world- 


480 





báu Vua Ngoc (Ma-ni vương), trong đó có thé nhìn thấy 
hình ảnh phản chiếu tất cả các vi Bồ-tát. 

Một hoa sen thật lớn được gọi là “Vua của tất cả loại 
ngọc thơm” (Nhất thiết hương ma-ni vương) hiện lên từ 
đại dương này. Trên hoa sen này là một dải ngân hà 
được gọi là “Ánh sáng ngọc báu rực rỡ soi sáng mọi 
thứ ở mười hướng vũ trụ” (Phổ chiếu thập phương xí 
nhiên bửu quang minh) gồm tất cả mọi loại trang hoàng 
[lộng lẫy]. Số lượng hệ hành tinh (hệ mặt trời) nhiều 
nhu nhüng hat bui trong vó só cói Phát trái kháp dài 
ngân hà này. 

Bên dưới đóa sen có dải ngân hà được gọi là “Ánh 
sáng tối thượng soi sáng mọi thứ” (Tối thắng quang 
biến chiếu) được bao quanh bởi vành đai kim cương 


rực rỡ 1 và tựa vào hoa sen [loài hoa] được làm bằng 
đa dạng các chất liệu quý giá. 

[Dải ngân hà này] có hinh dang như viên ngọc quý 
(ma-ni) và được bao quanh bởi những tàng mây dày 
hoa sen làm bằng những chất liệu quý giá, tất cả được 
dàn trải và phân bó thích hợp. Ở tại dải ngân hà này có 
đức Phật được gọi là “Ngọn đèn nhìn thấu trong suốt 
không tì vết” (Tịnh nhãn ly cấu đăng) đang cư ngụ. 


Vượt ngoài quỹ đạo của dải ngân hà trên, có só 
lượng dải ngân hà nhiều nhu những hat bui trong vô số 
cõi Phật, trong đó, có một dải ngân hà tên là “Trang trí 
đa dạng loại hoa sen thơm vi diệu” (Chủng chủng 
hương liên hoa diệu trang nghiêm). 

Dải ngân hà này được bao quanh bởi mọi loại trang 
hoàng [lộng lẫy] và tựa vào mạng lưới cháng chit hoa 
sen được làm bằng chất liệu quý giá. Dải ngân hà này 
có hình dạng như bệ sư tử được bao phủ bởi các tầng 
mây mái vòm bằng ngọc quý đa màu sắc. Xung quanh 
nó là các dải ngân hà khác với số lượng nhiều như 
những hạt bụi trong vô số cõi Phật. 

Có đức Phật được gọi là “Ánh sáng sư tử chiếu soi” 
(Sư tử quang thắng chiếu) đang cư ngụ tại dải ngân hà 
này... (những mô tả tiếp theo là sự mô tả về mười bảy 
dải ngân hà kỳ diệu khác, trong mỗi dải ngân hà có một 
đức Phật đang cự ngụ và mỗi dải ngân hà có số lượng 
dải ngân hà xung quanh không thé kế xiéc.) 


Lại nữa, vượt ngoài quj đạo của các dải ngân hà 
trên, có sô lượng dải ngân hà nhiêu như những hạt bụi 








được bao quanh bằng ánh sáng cao quý của mặt trời 
và mặt trăng, và trụ trên biển ma ni bảo vương có hình 
dạng của hết thảy chư thiên. 

Hình dạng thế giới này giống như một viên ngọc quý 
và được phủ che bằng lọng ngọc và lưới mây tỏa ánh 
sáng của ma-ni và nó cũng được nhiều thế giới bao 
phủ như những hạt cực vi trong hai mươi cõi Phật. Ở 
đó có một đức Phật hiệu là Phước Đức Tướng Quang 
Minh. 


Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 


pp.42b23-c09, dich Anh T.T.S. and D.S. 
Nghiép 


M.40 Chét khóng phái là hét chiu ánh hwóng cua 
nghiép 


Đoạn trích thứ nhát phê phán quan điểm cho rằng 
một hiện tượng tón tại độc lập trong một thời gian, rói 
làm nhân cho những hiện tượng khác, nên nó trên thực 
té phủ nhận dòng nhân quả tương tuc, dé rồi hàm ngu 
một cách sai lám rằng các hiện tượng hiện tôn đêu 
không có kết quả từ nhân, kể cả những hành vi 
(nghiệp) đều không tạo ra quả trong vi lai. 

Đoạn thứ hai nhắn mạnh rằng nghiệp dán đến quả 
trong tương lai. 


Này Đại Huệ (Mahãmati), có một số sa-môn và bà-la- 
môn tin là, sự vật sẽ sinh sau khi đã diệt. Họ tuyên bố 
rằng, một pháp chính là một biểu hiện của nhân và 
quả, nó tồn tại trong thời gian, rằng uán, xứ, giới y các 
duyên sinh khởi, tồn tại rồi diệt mắt, vì sau khi sanh, nó 
diệt. 

Này Đại Huệ, các vị ấy chủ trương đoạn diệt luận, 
cho rằng, các chuỗi tương tục, hoặc tác sự, hoặc sinh 
hoặc diệt, hoặc hữu, hoặc Niết-bàn, hoặc đạo, hoặc 
nghiệp, hoặc quả, hoặc chân dé, thảy đều tận diệt. 

Đó là do bởi những điều này không khả đắc bằng 





system called Flame of the Wondrous Jewel. It is 
surrounded by Jewels of the Universal Radiance of the 
Sun and the Moon, and rests on the ocean of the King 
of Jewels in the Form of All the Gods. 

It is shaped like a precious jewel, and covered by a 
network of precious jewelled lamps and clouds of 
banners adorned with precious substances. lt is 
surrounded by as many worlds as there are specks of 
dust in twenty Buddha-fields, and it is completely pure. 
A Buddha called Radiance of Beneficial Karma and 
Virtue dwells there.’ 


Avatamsaka Sūtra, Taishō vol.10, text 279, 


pp.42b23-c09, trans. T.T.S. and D.S. 
Karma 


M.40 Death does not end the influence of karma 


The first passage criticises the view that, as it sees a 
phenomenon as existing separately for a time, then 
‘causing’ another such phenomenon, actually denies 
causal continuity, so as to wrong imply that present 
phenomena have no causal effect, including actions 
(karma) having no effect on the future. 

The second emphasizes that one’s karma produces 
results in the future. 


Mahāmati, there are some renunciants and brahmins 
who believe that things arise after not having existed. 
They claim that an object is a manifestation of cause 
and effect, that it exists in time, that the categories of 
existence, the elements, and the sense-bases arise 
and continue to exist on the basis of conditioning 
factors, and they believe that having existed, they 
cease to exist. 

They say, Mahāmati, that causal connections, the 
arising of actions, the breaking down of actions, the 
existence of actions, nirvana, the path, the fruits of 


481 





trong vô số cõi Phật, trong đó, có một dải ngân hà tên 
là “Ngọn đèn ngọc quý kỳ diệu” (Diệu bửu diệm). Dải 
ngân hà này được bao quanh bởi ngọc quý như ánh 
chiếu của mặt trời và mặt trăng ở mọi nơi và tựa vào 
đại dương Vua Ngọc trong hình dáng phản chiếu tất cả 
thiên thần. 

Kết cấu của nó giống như viên ngọc quý được bao 
phủ bởi mạng lới những cây đèn ngọc quý và những 
tầng mây được trang hoàng những chất liệu quý giá. 
Xung quanh nó là số lượng dải ngân hà nhiều như 
những hạt bụi trong vô số cõi Phật. Dải ngân hà này 
hoàn toàn thuần khiết và có đức Phật được gọi là 
“Chiếu sáng phước đức” (Phước đức tướng quang 
minh) đang cư ngụ.” 


(Kinh Hoa Nghiêm, Đại Chánh, tập 10, đoạn 279, tr. 
42b23-c09, do T.T.S. và D.S dịch tiêng Anh). 


NGHIỆP 


M.40 Chết không chấm dứt sự ảnh hưởng của 
nghiệp 


Đoạn trích đầu phê bình quan điểm cho rằng nghiệp 
là hiện tượng tòn tại độc lập trong một thời gian, sau đó 
"làm nhân” gây ra những hiện tượng khác, [tuy nhiên] 
trên thực tế [quan điểm này] phủ nhận sự nói tiếp nhau 
trong chuỗi liên tục nhân-quả, vì vậy nó hàm ý một 
cách sai làm rằng các hiện tuong trong hiện tại không 
có tác dụng nhân-quả, ké cả những hành vi (nghiệp) 
cũng không có ảnh hưởng đến tuong lai. 

Doan trích sau nhán manh ràng nghiép tao ra két quà 
của nó trong tương lai. 


Này Mahàmati (Bó-tát Dai Huệ), có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn tin răng mọi thứ sẽ sinh ra sau khi 
[chúng] hoại diệt. Họ khẳng định rằng một sự vật hay 
hiện tượng [có mặt] là biểu hiện của nguyên nhân và 
kết quả, nó tồn tại theo thời gian, hơn nữa, [họ khẳng 
định rằng] các tó hợp (uán), các yéu tố (xứ) và các nền 
tảng giác quan (giới) sanh ra và tiếp tục tồn tại dựa 
trên các nhân tố có điều kiện, hoặc họ tin tưởng rằng 
sau khi tồn tại, chúng hoại diệt. 

Này Mahámati, họ nói rằng chuỗi liên tục nhân-quả, 
sự sanh khởi tác dung, sự chám dứt tác dụng, sự tồn 








trực kiến, không được thấy có khởi thủy. 


Này Đại Huệ, cái bát bị vỡ, không còn có tác dụng 
như là cái bát và một hạt giống bị cháy thì không thé 
nảy mầm. 

Này Đại Huệ, cũng vậy, thé tánh của uán, xứ, giới 
mà đã diệt, đang diệt, sẽ diệt, không tồn tại dòng lưu 
chuyển không gián đoạn, vì không có nhân để thấy, mà 
đó chỉ là tri kiến tư duy vọng tưởng của tự tâm. 


Lañkãvatãra Sūtra, ch.2, dich Anh from Sanskrit by 
D.S. 


Ta thường nói Không tính, viễn ly thường và đoạn. 
Luân hôi nhu mộng tưởng — nhung các nghiệp không 
mắt. 


Lankavatãära Sūtra, ch.2, v.135, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.41 Bát dinh nghiép 


Đoạn này giải thích rằng bó thí cho những người có 
tu tập,301 cho cha mẹ, hoặc người bệnh, có quả báo 
lớn hơn là bố thí cho những hạng người khác. Thêm 
nữa, bằng trí tuệ, một hành giả có thé giảm trừ các 
nghiệp quả từ những hành vi bắt thiện (như trong 
*Th. 70). 

Nghiệp quả tiêu cực của những hành vi mà một 
người trí đã thực hiện sẽ đến trong đời này nhẹ hơn, 
thay vì ở đời sau nặng hơn. Thậm chí khi kẻ trí ấy vượt 
lên trên những giới hạn của thiện nghiệp, nhưng vì 
chưa ngộ nhập trí tuệ uyên thâm, cho nên, chính thiện 
nghiệp ấy, đã giữ họ trong luân hồi. 

Nghiệp quả không chỉ xuất hiện theo một phương 





actions, and truth are all destroyed and come to an 
end. Why is this? 

It is because these things are not directly perceptible 
and because their origin cannot be seen. 


Mahaàmati, a broken bowl cannot function as a bowl, 
and a burnt seed cannot sprout. 

In the same way, Mahamati, if the categories of 
existence, the elements, and the sense-bases appear 
to exist, to cease, to be made to cease, or to be 
destined to cease, one is only seeing the 
conceptualizations of one's own mind. 

There is no causation, only the uninterrupted flow of 
conceptualizations. 


Lankavatàra Sūtra, ch.2, trans. from Sanskrit by D.S. 


| always teach emptiness, which eludes eternity and 
destruction. 

Samsara is like a dream, an illusion — but actions do 
not disappear. 


Lankavatara Sūtra, ch.2, v.135, trans. from Sanskrit 
by D.S. 


M.41 The flexible workings of karma 


This passage explains that gifts to those who are 


more spiritually developed, ??9 to one's parents, or to 
the sick, bring greater benefits as a karmic effects than 
gifts to others. Moreover, a person can reduce the 
karmic results of unwholesome actions by discerning 
wisdom (as in *Th. 70). 

The negative karmic effects of actions performed by a 
wise person come in this life, in a lighter form, rather 
than in a later life and in a more weighty form. The wise 
even go beyond the limitations of beneficial karma, as 
without deep wisdom, even beneficial karma keeps one 
within samsara. 

Karmic effects do not arise in a fixed, mechanical way 


482 





tại tác dung, sự vắng lặng (niết-bàn), con đường [giải 
thoát], két quả của tác dụng (nghiệp quả) và chân lý 
đều bị hủy diệt và kết thúc. 19 Tại sao như vậy? 

Bởi vì họ chưa trực nhận chúng [đúng như thật] cũng 
như họ không thể thấu suốt nguồn gốc của chúng. 


Này Mahämaii, [ví như] cái bát bị vỡ thì không còn 
tác dụng như là cái bát, một hạt giống bị cháy thì không 
thể nảy mầm. 

Cũng vậy, này Mahämaii, nếu cho rằng sự tồn tại các 
tổ hợp (uán), các yếu tế (xứ) và các nền tảng giác 
quan (giới) đang. kết thúc, bị buộc phải kết thúc, hay 
chắc chắn sẽ két thúc, tức người đó chỉ đang thầy 
được tư duy hư cấu (tư duy mang tính ngôn ngữ) của 
chính tâm mình. 

[Do vậy,] không có chuỗi liên tục nhân-quả, mà chỉ có 
dòng chảy không gián đoạn của tư duy hư cấu. 


(Kinh Lăng già, chương 2, do D.S dịch tiếng Anh). 


Ta thường nói tánh không, nằm ngoài thường và 
đoạn —— 

Sóng-chét nhu giác mộng tưởng — nhưng nghiệp 
không biến mát.20 


(Kinh Lăng già, chương 2, v. 135, do D.S dịch tiếng 
Anh). 


M.41 Sự vận hành linh hoạt của nghiệp quả 


Đoạn trích này giải thích rằng dâng tặng cho người 
chuyên thực hành tâm linh,21 cho cha mẹ, hoặc cho 
người bệnh sẽ mang lại quả phước lớn hơn so với bố 
thí cho những người khác. Hơn nữa, một người có thé 
giảm trừ nghiệp quả của hành vi bắt thiện nhờ vào trí 
tuệ uyên thâm (như trong *Th.70). 

Quả báo của việc làm xấu mà người trí đã làm sẽ 
đến trong đời này, với mức độ nhẹ hơn, thay vì sẽ đến 
trong đời sau với mức độ nghiêm trọng hơn. Thậm chí 
người trí vượt qua các mặt hạn ché của thiện nghiệp, 
nhưng vì không có trí tuệ uyên thâm, nên chính thiện 
nghiệp này sẽ xoay chuyén vị ấy trong luân hồi. 

Két quả của hành động (nghiệp quả) không vận hành 








hướng có định và mang tính cơ giới, tương tợ như là 
bán chát và trạng huống từ những hành vi đã làm 
chúng phát sinh, mà chúng xuất hiện một cách linh 
hoạt nhiều hơn gắn liền cùng sự tương tác của những 
yếu tố hay những nhân duyên vô cùng tính tế, và điều 
này phụ thuộc vào sự phát triển tâm linh cho một đời 
sống phạm hạnh. 

Lại nữa, khi đức Phật còn là một vị BÓ-tát, thì Ngài đã 
chọn địa ngục để tái sinh nhằm giáo hóa chúng sinh 
nơi ấy. 


Sư Tử Hồng (Simhanäda) bạch Phật rằng, ‘Bach Thé 
Tôn, điều này có ý nghĩa là gì, như kinh nói rằng, 
bố thí cho một súc sinh có quả báo gấp trăm lần, 


bố thí cho một người nhất- xiển-đè302 có quả báo 
gấp một ngàn lần, 

bố thí cho một vị trì giới có quả báo gấp một trăm 
ngàn lần, 

bố thí cho một ngoại đạo đã đoạn phiền não được 
quả báo vô lượng, nếu đang cúng bốn hướng, bốn 
quả,303 cho đến các vị Độc Giác, được quả báo vô 
lượng, 

bó thí cho Bó-tát bát thoái chuyền, 

và các đại Bồ-tát tối hậu thân, hoặc Như Lai Thế Tôn, 
thì phước báo có được là vô lượng vô biên không thể 
tính đếm, không thể nghĩ bàn. 

Vậy, những ai đã đạt được phước báo vô lương vô 
biên như vậy, khi nào sẽ chứng đắc vô thượng chánh 
đẳng chánh giác? 


Bạch Thế Tôn, Kinh cũng dạy rằng, “Những ai tạo 
nghiệp thiện hoặc bát thiện với tâm trọng đại, chắc 
chắn sẽ lãnh thọ quả báo ngay trong đời này, hoặc đời 
sau và đời sau nữa. Nhu thế, nay Thuàn-dà (Cunda) 
đại sỹ đã tạo nghiệp thiện với tâm chí thành, nên biết, 

nghiệp này nhất định cho quả báo, thế thì làm sao 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác? Và làm 





that identically matches the nature and situation of the 
actions which generated them, but arise more flexibly, 
due to a subtle interaction of factors, which allows for 
the spiritual development of the holy life. 

Moreover, the Buddha, when he was a bodhisattva, 
even chose to be reborn in hell, to teach beings there. 


Simhanada said to the Buddha, “... What does it 
mean, Blessed One, when it is said in the sütras that 
the karmic fruit that comes from giving to an animal is a 
hundred times greater than what was given; 

that the karmic fruit that comes from giving to 
someone who is overpowered by desire200 is a 
thousand times greater than what was given; 

that the karmic fruit that comes from giving to 
someone who observes the precepts is hundred 
thousand times greater than what was given; 

that the karmic fruit that comes from giving to a non- 
Buddhist who has rid himself of the defilements is 
incalculable; 

that the karmic fruit that comes from giving to the four 
kinds of individuals who practise the path or who have 


attained its frui, 901 up to a solitary-buddha, is even 


more abundantly incalculable; 

that the karmic fruit that comes from giving to 
irreversible bodhisattvas, to bodhisattvas in their final 
existence, 

or to a Tathagata, a Buddha, is beyond measure, 
without limit, incalculable and inconceivable. 

When does someone who acquires 
measureless, | endless karmic benefit 
unsurpassed perfect awakening? 


such 
attain 


Blessed One, it is also said in the sütras, "Anyone 
who acts in wholesome or unwholesome ways will 
undoubtedly experience the fruit of those actions in his 
current existence, in his next existence, or in the 
existence after that. Perform wholesome actions with 
respect, Cunda. 

These actions will undoubtedly have an effect." If 


483 





một cách cứng nhắc, máy móc dóng nhát với bản chát 
và tình huống mà hành động (nghiệp) áy được tạo nén, 
mà nghiệp quả vận hành linh hoạt hơn, dựa vào sự 
tương quan của các yếu tó tinh tế, [mối tương quan 
này] tạo điều kiện cho quá trình phát triển tâm linh của 
đời sóng thánh thiện. 

Hơn nữa, đức Phát khi còn là một vi Bồ-tát, chính 
Ngài đã chọn địa ngục đề tái sanh nhằm chuyên hoá 
các chúng sanh nơi ây. 


Simhanäda (Bồ-tát Sư Tử Hống) thưa đức Phật rằng: 
'.. Thưa Thế Tôn, điều được nói sau có ý nghĩa gi, 
trong kinh nói rằng 

(1) bố thí cho súc sanh sẽ được phước báo nhiều 
hơn gáp trăm làn [so với] vật được bố thí; 

(2) bó thí cho người chìm ngập trong dục vong (Nhát- 
xiển-đề)22 thì phước báo nhiều hơn gấp ngàn lần [so 
với] vật được bó thí; 

(3) bó thí cho một người tuân thủ nguyên tác đạo đức 
(giữ giới) thì phước báo nhiều hơn gấp trăm ngàn làn 
[so với] vật được bố thí; 

(4) bố thí cho một người ngoại đạo đã chấm dứt các 
phiền não thì phước báo không thể đếm xué; 

(5) dâng tặng cho bốn hạng người đang thực tập con 
đường tu tập chuyén hoá hoặc đã chứng đắc quả 


thánh,23 cho đến các vị Phật Độc Giác thì phước báo 
thậm chí là vô lượng; 

(6) dâng cúng lên Bó- tát khóng chuyén lui, lén các 
Bồ-tát trong kiếp sống cuối cùng của vi ây, lên Như Lai, 
lên đức Phát thì phước báo vô lượng vô biên không thé 
tính đếm, không thể nghĩ bàn. 

Vậy những vị đạt được phước báo vô lượng, vô biên 
như vậy thì khi nào sẽ đạt được giác ngộ cao tột hoàn 
hảo?” 


"[Hon nữa] thưa Thế Tôn, kinh cũng dạy rằng: 
“Những ai đã thực hiện các hành động tốt hay không 
tốt chắc chắn sẽ nhận lãnh kết quả của những hành 
động ấy ngay trong chính đời này, đời sau, hoặc đời 
sau nữa. [Như lời dạy sau:] "Này Cunda (Thuàn-dà), 
ông đã làm những việc tốt đẹp với tám chân tinh. 

Những việc làm tốt đẹp này nhất định sẽ có phước 








sao có thể thấy được Phật tánh?304 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Kinh dạy rằng, cúng dường 
cho ba hạng người này sẽ được quả báo không cùng 
tận, đó là người bệnh, cha mẹ và Như Lai. Bạch Thế 
Tôn, Kinh lại nói, Phật báo A-nan (Ananda) rằng, bát kỳ 
chúng sinh nào mà không tạo nghiệp dục giới, 

sắc giới hay vô sắc giới, tức thì sẽ chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác. 

Bạch Thế Tôn, như bài kệ trong Kinh Pháp Cú305 
nói: 


Không trên trời, dưới bién, không lánh vào núi đá, 
không chó nào trên dòi, trón được quả ác nghiệp... 


Nếu vậy, làm sao ai có thể tỏ ngộ Phật tánh và 
chứng đắc Vô thượng Chánh dàng chánh giác?' 


Phật dạy, Lành thay, lành thay, thiện nam tử, chỉ có 
hai hạng người là có thể nhận được vô lượng vô biên 
công đức dé có thé chuyển Pháp luân của Như Lai mà 
thôi. 

Thứ nhất là người khéo hỏi và thứ hai là người khéo 
đáp. 


Này thiện nam tử, trong số mười lực của đức Phật, 
thì lực biết rõ nghiệp là sâu xa nhất. Này thiện nam tử! 
Có những chúng sinh không suy nghĩ thấu đáo, không 
tin nhân quả nghiệp báo; 

để độ thoát số chúng sinh ấy, Ta đã nói rằng, 'Này 
thiện nam tử, tất cả nghiệp được tạo tác đều có khinh 
hay trọng. Khinh và trọng, mỗi loại nghiệp đều có hai 
tính: quyết định và không quyết định. 





they have an effect, how can someone who performs 
such actions attain unsurpassed perfect awakening? 


How can he realize his Buddha-nature?302 


Moreover, Blessed One, it is said in the sütras that 
the karmic fruit of giving to the sick, to one's parents, or 
to a Tathagata is inexhaustible. Again, Blessed One, it 
is stated in the sütras that the Buddha said to Ananda 
that any being who did not act within the realm of 
sensual desire would attain unsurpassed perfect 
awakening. 

The same applies to actions performed in the realm 
of form and the formless realm. 

Blessed One, as it is said in the verses of the 


Dharmapada: 308 


Not in the sky, nor in the ocean, nor inside a 
mountain cave, 

there is nowhere one can escape from the effects of 
one's actions. ... 


If this were so, how could anyone realize their 
Buddha-nature, and attain unsurpassed perfect 
awakening?’ 


The Buddha said, ‘Excellent. Excellent, son of good 
family. There are only two kinds of people who acquire 
the benefits of wholesome actions, benefits which are 
immeasurable ... benefits which can ... set in motion 
the unsurpassed Wheel of the Dharma of the 
Tathāgata. 

The first such person is one who asks good 
questions, the second is one who gives good answers. 


Son of good family, among the Buddha’s ten powers, 
the power of karma is the most profound. Son of good 
family, some living beings who do not think clearly do 
not have faith in the causal nature of action. 

In order to rescue them, I formulated this saying: Son 
of good family, all actions are either light or weighty, 
and each in turn has either a fixed result or a variable 
result. 


484 





báo." Nếu chúng mang lai phước báo, vậy làm thé nào 
dé mót nguói dat duoc giác ngó cao tót hoàn "hảo? 
Làm thê nào đê người đó nhận chân được bản thê giác 
ngộ (Phật tánh) của minh?"24 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, kinh cũng dạy rằng phước 
báo của việc (1) biếu tặng cho người bệnh, (2) dâng 
tặng cho cha mẹ, hoặc (3) cúng dường đến Như Lai thì 
không cùng tận. Lại nữa, thưa Thế Tôn, kinh lại nói: 
“Phật báo Ananda rằng bát kỳ chúng sanh nào không 
tạo nghiệp trong cảnh giới dày khát khao khoái lạc (dục 
giới) thì sẽ đạt được giác ngộ cao tột hoàn hảo.” 

Điều như vậy áp dụng trong cảnh giới hình SỐC tinh 
tế (sắc giới) và trong cảnh giới tinh tế không hình sắc 
(vô sắc giói).25 

Thưa Thé Tôn, như bài kệ trong Kinh Pháp cú nói: 


“Không bay lên bầu trời, không lặn dưới biển sâu, 
không ân trong hang núi, không đâu có thê trón, nghiệp 
quả do mình làm...”28 


Nếu là vậy, làm thế nào để một người nhận chân bản 
thê giác ngộ (Phật tánh) của chính mình và đạt được 
giác ngộ cao tột hoàn hảo?” 


Đức Phật đáp rằng: “Hay thay. Hay thay, này thiện 
nam. Chỉ có hai hạng người nhận được lợi ích của 
những việc làm tốt đẹp, mà các lợi ích này không thé 
do lường được... các lợi ích này có thé ... khói đầu làm 
di chuyển bánh xe chánh pháp tối thượng của Nhu 
Lai.27 

Thứ nhất là người hỏi những câu hỏi tới nơi tới chốn, 
thứ hai là người đưa ra những câu trả lời tới nơi tới 
chốn.” 


“Này thiện nam, trong số mười thần lực [trí tuệ] của 
Phật, thần lực [soi sáng thấu đáo] nghiệp báo là sâu xa 
nhất. Này thiện nam, có những người suy nghĩ không 
thấu đáo [nên] không có niềm tin vào quy luật nhân quả 
nghiệp báo. 

Để độ thoát những người như vậy, nên Ta nói ra 
điều này: “Này thiện nam, tất cả các loại nghiệp, dù 
nhẹ hay nặng, thì mỗi loại nghiệp lần lượt sẽ có hai đặc 








Có người nói rằng, “Ác nghiệp không cho quả. Nếu 
ác nghiệp quyết định cho quả, thế thì sao gã chiên-đà- 
la sát sanh lại được sanh thiên? Và làm sao mà Ương- 
quật-ma-la (Angulimala) 306 lại đắc quả giải thoát?” 

Do ý nghĩa này, ông (Sư Tử Hóng) nên biết, kết quà 
của nghiệp đã tao có thể quyết định hoặc bát định. Vi 
để diệt trừ tà kiến như vậy, cho nên Kinh nói, “Không 
có nghiệp đã tạo nào mà không cảm kết quả.” 

Này thiện nam tử, nghiệp nặng có thể có quả báo 
nhẹ hoặc ngược lại, nghiệp nhẹ nhưng quả báo nặng. 
Thật thế, trong chúng sinh có người trí, kẻ ngu. 

Do thế, ông nên biết rằng không phải bất cứ nghiệp 
nào cũng mang lại kết quả, quả mang lại có thể là cố 
định hay bắt định. 


Này thiện nam tử! Tát cả chúng sinh đều được phân 
thành hai hạng: trí và ngu. 

Người trí với tuệ lực của minh, có thé chuyển trọng 
nghiệp địa ngục thành kết quả nhẹ trong đời này. 

Kẻ ngu biến khinh nghiệp của mình thành trọng 
nghiệp địa ngục. 


Sư Tử Hống bạch rằng, “Thế Tôn, nếu thé thì không 
nên cầu phạm hành thanh tịnh và quả giải thoát.’ Phật 
dạy, 'Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp đều dứt 
khoát cho quả, vậy tất nhiên không nên mong cầu 
phạm hành và giải thoát. 

Nhưng, này thiện nam tử, vì nghiệp (có khi) bất định, 
cho nên tu pham hành và cầu quả giải thoát." 


Này thiện nam tử, nếu tránh xa mọi ác nghiệp thì 
nhất định có được quả thiện; 

nếu lánh xa nghiệp thiện, tất sẽ nhận được quả ác. 
Nếu hết thảy nghiệp đều nhất định cho quả, thế thì 
không nên cầu tu tập Thánh đạo. Nếu không tu Thánh 





Someone might say, “unwholesome actions do not 
yield fruit. If unwholesome actions always yield fruit, 


how could Angulimala304 have attained liberation?" 

This is why you should be aware that the fruit of 
actions which have been performed can be either fixed 
or variable. It is in order to eliminate this kind of wrong 
view that it is stated in a sütra, "No action which has 
been performed fails to yield fruit." 

Son of good family, there may be weighty actions that 
appear light; and there may be light actions that appear 
weighty. It is undoubtedly the case that all people are 
either wise or foolish. 

Therefore, you should know that not every action 
undoubtedly yields fruit, and that the fruit of actions 
may be either fixed or variable. 


Son of good family, all living beings fall into two 
categories: the wise and the foolish. 

The wise, by the power of their wisdom, might be 
able to transform a weighty action which would have 
led them to hell into an action with a light result in this 
life. 

The foolish may transform a light action performed in 
this life into one with a weighty result, leading to hell.' 


Simhanada said, 'If this is the case, one should not 
aspire to the holy life and the fruit of liberation. The 
Buddha said, 'Son of good family, if all actions definitely 
yield fruit, then of course one should not aspire to the 
holy life and the fruit of liberation. 

However, because this is not definite, one can aspire 
to the holy life and the fruit of liberation. 


Son of good family, someone who can discard all 
unwholesome actions will acquire beneficial karmic 
fruit. 

If one does away with wholesome actions, however, 
the outcome will be bad. If all actions definitely yielded 


485 





tính: két quà hoác có dinh (khóng thay đổi được) hoặc 
biến thiên (tùy bién theo dièu kiên).” 

Có người nói rằng: “Những hành động xấu ác không 
trỗ quả. Nếu những hành động xấu ác luôn tró quả, vậy 


cớ sao Angulimala (Ương-quật-ma-la)28 lại thành tựu 
giải thoát?” 

[Do vậy,] đây là lý do tại sao ông (Simhanada) cảnh 
tỉnh rằng nghiệp báo của những điều đã làm có thé có 
định hoặc biến thiên. Dé loại trừ quan điểm sai làm (tà 
kiến) dạng này nên trong kinh đã chỉ rõ: “Không có bất 
kỳ hành động đã làm nào mà không dẫn đến kết quả.” 

Này thiện nam, nghiệp nặng có thé được chuyén hóa 
thành quả báo nhẹ; nghiệp nhe có thé bị chuyển thành 
quả báo trầm trọng. Thật rõ ràng tất cả mọi người hoặc 
là người trí hoặc là kẻ ngu [chứ không phải mọi người 
đều như nhau]. 

Vì thế, ông nên biết rằng không phải tất cả mọi hành 
vi đều chắc chắn tró quả và quả báo thọ nhận có thé có 
định hoặc có thể biến thiên.” 


“Này thiện nam, tất cả chúng sanh được phân thành 
hai nhóm: người trí và kẻ ngu. 

Người trí, với năng lực trí tuệ của mình, có thể 
chuyển hóa một nghiệp nặng mà lẽ ra đã đưa người đó 
tái sanh vào địa ngục, thành một nghiệp với quả báo 
nhẹ trong đời này. 

Kẻ ngu có thể khiến một nghiệp nhẹ trong đời này 
thành một nghiệp nặng, dẫn đến tái sanh vào dia 
ngục.” 


Simhanäda nói: “Nếu đúng là như thế, thì không nên 
tha thiết đời sống thánh thiện và quả vị giải thoát.” Đức 
Phật dạy: “Này thiện nam, nếu tất cả các hành động 
đều có nghiệp quả cố định, thì dĩ nhiên không nên tha 
thiết đời sống thánh thiện và quả vị giải thoát. 

Tuy nhiên, bởi vì nghiệp thì bất định (biến thiên), nên 
người đó có thé tha thiết đời sống thánh thiện và quả vi 
giải thoát.” 


“Này thiện nam, người tránh xa mọi hành vi xấu ác 
sẽ nhận được quả phước tốt đẹp. 

Tuy nhiên, nêu một người từ bỏ các hành vi tốt đẹp, 
thì nghiệp quả sẽ xấu tệ. Nếu nghiệp quả của tất cả 
các hành vi đều cố định, thì không cần phải thực hành 








đạo, tất không thể giải thoát. 

Hết thảy Thánh nhân sở di tu dao là dé chuyển định 
nghiệp thành quả báo khinh nghiệp, và vì các nghiệp 
bất định đều không nhất thiết cho quả. 

Nếu tất cả nghiệp đều cho quả, thé thì không thé cầu 
tu Thánh đạo. Nếu tránh xa tu tập Thánh đạo mà đạt 
được giải thoát, không có trường hợp này. Không đạt 
giải thoát mà chứng Niết-bàn, không có trường hợp 
này. 


Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp đều nhất định 
cho quả, thì nghiệp thuần thiện được làm trong suốt 
một đời, thì người ấy luôn được an lạc vĩnh viễn. 

Cũng vậy nghiệp cực kỳ ác được tạo suốt trong một 
đời, thế thì, người ấy lãnh thọ cực kỳ thống khổ không 
bao giờ dứt. Nếu như đó là nghĩa của nghiệp và quả, 
thế thì sẽ không có tu tập Thánh đạo, không có giải 
thoát, không có Niết-bàn. 

Nếu ai tạo nghiệp loài người thì sẽ nhận quả loài 
người; tạo nghiệp bà-la-môn sẽ nhận quả bà-la-môn; 
như thế sẽ không có giai cấp hạ đẳng, không có con 
người hạ liệt; người bình thường sẽ mãi mãi là người 
bình thường, bà-la-môn sẽ mãi mãi là bà-la-món; 

nghiệp tạo lúc trẻ thì không thể thọ báo lúc trung niên 
hay tuổi già. Nếu khi tuổi già mới tạo ác nghiệp đọa địa 
ngục, thế thì không thể thọ quả với thân buổi đầu trong 
địa ngục mà phải đợi đến tuổi già trong địa ngục mới 
thọ quả. Nếu đến tuổi già mới không sát sanh, thế thì 
tuổi tráng niên không thé mong cầu trường thọ. 

Nếu tráng niên mà không thể mong cầu trường thọ, 
làm sao sống đến già? Vì nghiệp không mát. Nếu 
nghiệp không mát, làm sao có tu đạo, đắc Niét-bàn? 





fruit, one could not aspire to follow the noble path. lf the 
noble path were not followed, there would be no 
liberation. 

The noble ones follow the path because they intend 
to turn actions with fixed results into those which result 
in light karmic fruit, and because actions which do not 
have fixed results will not yield fruit. 

If all actions yielded fruit, they might not follow the 
noble path. Yet if anyone were to fail to practise the 
path, there is no way they could attain liberation; and 
someone who has not attained liberation cannot enter 
nirvana. 


Son of good family, if the results of all actions were 
fixed, wholesome actions that had been performed 
throughout one's entire life would result in a permanent 
experience of peace. 

Every unwholesome action too, no matter how small, 
that had been performed throughout one's entire life, 
would lead to great and ceaseless suffering. If that 
were the meaning of action and its fruit, there would be 
no practice of the path, no liberation, no nirvana. 

If one acted like a human being, one would end up as 
a human being. If one acted like a brahmin, one would 
end up as a brahmin. There would be no lower classes, 
no lower people. Common people would always remain 
common people, brahmins would remain forever 
brahmins. 

Actions performed at a younger age might only bear 
fruit at an early age. Actions performed in old age might 
only have their effects in old age. Unwholesome 
actions that led to hell performed in old age might not 
affect a young hell-being until he became old. If people 
did not kill in old age, they could not expect to 
experience the result of longevity whilst they were still 
young. 

If there were no expectancy of a long life in youth, 
how could people reach old age, because one cannot 
change the results of actions? lí actions were 
unchangeable, how could one practise the Path and 
reach nirvana? 


486 





theo con duóng thánh thién. Néu khóng thuc hành 
theo con đường thánh thiện, thì không thé giải thoát. 

Những bậc thánh sở dĩ thực hành theo con đường 
thánh thiện là dé chuyển hóa nghiệp nhất định phải có 
quả báo thành nghiệp có quả báo nhẹ và nghiệp không 
nhất định phải có quả báo sẽ không tạo thành quả báo 
nũa. 

Nếu hết thảy nghiệp đều chắc chắn trổ quả, thi ho 
không cần phải thực hành theo con đường thánh thiện. 
Nhưng nếu không thực hành theo con đường thánh 
thiện, thì không có cách nào để đạt đến giải thoát; một 
người không đạt đến giải thoát sẽ không thể thành tựu 
niết-bàn.” 


“Này thiện nam, nếu nghiệp quả của tất cả các hành 
vi đều cố định, thì những điều thiện đã làm trong cuộc 
đời người đó sẽ nhận được sự an vui mãi mãi. 

Cũng vậy, các hành động bắt thiện, dù nhỏ đến đâu, 
[một khi] đã được tạo ra trong cuộc đời người đó, sẽ 
dẫn tới đau khó khôn cùng và không bao giờ chám dứt. 
Nếu đó là ý nghĩa của việc tạo nghiệp và kết quả của 
nghiệp, thì không thể thực hành theo con đường thánh 
thiện, không có giải thoát, không có niết-bàn. 

[Theo lý luận trên về nghiệp,] nếu con người thực 
hiện bất cứ việc gì [dù tốt hay xấu] thì trước sau gì 
cũng [tái sanh] là con người.29 Nếu Bà-la-môn thực 
hiện bất cứ việc gì [dù tốt hay xấu] thì trước sau gì 
cũng [tái sanh] là Bà-la-môn. Sẽ không có giai cấp 
thấp, hạng người thấp. Người thường sẽ mãi mãi là 
người thường, Bà-la-môn sẽ mãi mãi là Bà-la-môn. 

[Nếu điều này là như vậy, thì] hành động được thực 
hiện khi còn trẻ chỉ nhận nghiệp quả khi còn trẻ [ở kiếp 
sau]. Hành động được thực hiện lúc tuổi già chỉ nhận 
nghiệp quả lúc tuổi già [ở kiếp sau]. [Cho nên,] hành 
động xấu ác dẫn đến tái sanh ở địa ngục được tạo ra 
lúc tuổi già [của một người] có thể không ảnh hưởng 
đến thời niên thiếu của người đó khi làm cư dân địa 
ngục mà phải đợi đến lúc già đi mới chịu quả báo. Nếu 
một người đến lúc tuổi già mới [giữ giới] không giết hại, 
thì họ không thé sóng qua khỏi tuổi trung niên [ở kiếp 
sau]. 

Néu khóng sóng qua duoc tuói trung nién thi làm sao 
có thé bước đến được tuổi già, vì nghiệp quà của 
người đó cố định [không thé thay đổi được]?30 Nếu 








Này thiện nam tử, nghiệp có hai loại: định nghiệp và 
bất định nghiệp. 

Trong đó, nghiệp quyết định có hai: một là quả báo 
xác định, hai là thời gian xác định. 

Có nghiệp cho quả xác định mà thời gian không xác 
định. 

Hoặc có nghiệp mà quả báo xác định nhưng thời 
gian bất định, khi nào đủ duyên thì cho quả. 

Hoặc có nghiệp cho quả trong ba thời: đời này (hiện 
thọ), đời sau (sanh thọ) và đời sau nữa (hậu thọ). 


Này thiện nam tử, nếu có người với tâm quyết định 
tạo các nghiệp ác hoặc các nghiệp thiện, người ấy 
sanh tín tâm sâu đậm và hoan hỷ đối với nghiệp đã tạo, 
hoặc phát nguyện cúng dường Tam Bảo, những 
nghiệp ấy được gọi là định nghiệp. 


Này thiện nam tử, gốc rễ thiện của kẻ trí thâm sâu và 
kiên cố, rất khó lay động, do đó có thể chuyển nghiệp 
trọng thành nghiệp khinh. 

Trong khi đó, vì thiện căn của kẻ ngu si không thâm 
sâu kiên cố, cho nên khiến khinh nghiệp chuyén thành 
trọng nghiệp. Do ý nghĩa này, tát cả nghiệp đều không 
được gọi là định nghiệp. 


Đại Bồ-tát không tạo nghiệp địa ngục, nhưng vì cứu 
độ chúng sinh mà phát nguyện sinh vào trong đó. 

Này thiện nam tử, trong thời quá khứ lâu xa, khi con 
người thọ đến trăm tuổi, (lúc bấy giờ), có vô số chúng 
sinh thọ quả báo của nghiệp địa ngục. Quán thấy điều 
này, Ta liền phát đại nguyện thọ thân địa ngục. 

BÓ-tát khi áy thật không có nghiệp địa ngục, nhưng vì 
chúng sanh mà thọ quả địa ngục. Ta bầy giờ trải qua 
vô số năm trong địa ngục phân biệt giải thuyết rộng rãi 
12 bộ kinh cho những tội nhân ở đấy. 

Khi chúng được nghe pháp rồi, quả báo của ác 
nghiệp - liền tận diệt, địa ngục trống không, trừ hạng 
nhát-xién-dé. 





Son of good family, there are two kinds of actions, 
fixed and not fixed. 

There are two kinds of fixed actions, one yields a 
fixed kind of fruit, the other yields its fruit at a fixed time. 

There are certain actions that yield a fixed kind of 
fruit, but not at a fixed time. 

They yield their fruit whenever the conditions are 
favourable. 

Some yield their fruit at three times: in the present 
life, in the next life and in the one after that. 


Son of good family, if someone performs 
unwholesome actions or wholesome actions with a 
resolute mind, if he believes profoundly in what he has 
done and is pleased with it, or if he takes a vow as an 
act of worship to the Three Jewels: these actions are 
said to be fixed. 


Son of good family, the roots of the wholesome 
actions of the wise are deeply fixed, and hard to move, 
so that they can transform weighty actions so that they 
yield a light karmic fruit. 

The wholesome roots of the foolish are not deeply 
fixed, so they might transform their light actions such 
that they yield a weighty karmic fruit. For this reason, 
not all karma is not considered to be fixed. 


The bodhisattva, the great being, performs no actions 
which will lead him to hell. He only takes a vow to be 
reborn in hell in order to help living beings there. 

Son of good family, in the distant past, when people 
lived as long as a hundred years, innumerable living 
beings suffered the results of their actions in hell. When 
| saw this, | immediately made a vow to be reborn as a 
hell-being. 

At that time, the bodhisattva had in reality performed 
no unwholesome actions. He only suffered the fruit of 
hell in order to help living beings. | spent countless 
years in hell, where | expounded and explained the 
twelve divisions of the sacred scriptures to the hell- 
beings. 

When they heard the Dharma, they shed the horrible 

487 





nghiép quà có dinh [khóng thé thay dói duoc], vày làm 
sao có thé thực hành giáo pháp và dat dén niét-bàn?" 


"Này thién nam, có hai loai nghiép, nghiép có dinh và 
khóng có dinh (bién thiên). 

Nghiệp cố định có hai loại, một là tró quả có định, hai 
là tró quả ở một thời điểm có định. 

Một số nghiệp trổ quá cố dinh, nhưng không nhất 
thiết ở tại một thời diém có định. 

Chúng tró quả bất cứ khi nào có các điều kiện phù 
hợp. 

Một số nghiệp còn tró quả ở ba giai đoạn: kiếp hiện 
tại, kiếp sau và kiếp sau nữa.” 


“Này thiện nam, nếu có người làm việc tốt đẹp và 
việc xấu ác với lòng kiên quyết, nếu người đó tin tưởng 
sâu sắc vào việc mình đã làm và hài lòng với việc đó, 
hoặc nếu người đó phát nguyện thực hành theo Phật, 
giáo pháp và Tăng đoàn: những hành động này gọi là 
nghiệp cố định.” 


“Này thiện nam, cội rễ các hành động thiện lành của 
người trí được cố định sâu chắc, [nên] khó mà lay 
chuyển được, do đó các vị ấy có thé hóa giải nghiệp 
nặng [đã tạo] thành quả báo nhẹ [sẽ nhận]. 

Cội rễ các hành động thiện lành của kẻ ngu không cố 
định sâu chắc, do đó họ có thể khiến nghiệp nhẹ [đã 
tạo] thành quả báo nặng [sẽ nhận]. Vì lẽ đó, không phải 
hết thảy các nghiệp đều được xem là cố định.” 


“Các vị Bồ-tát, các chúng sanh vĩ đại,3Í không thuc 
hiện những hành động đưa họ vào địa ngục. Các vị chỉ 
phát nguyện sanh vào địa ngục để chuyển hóa chúng 
sanh ở đó. 

Này thiện nam, trong quá khứ xa xưa, khi ấy con 
người sống đến trăm tuổi, vô số chúng sanh đã chịu 
nghiệp báo của họ trong địa ngục. Quán sát thấy điều 
này, ngay lập tức Ta đã phát nguyện tái sanh làm cư 
dân địa ngục. 

Khi óy, thực té Bò-tát (kiếp trước của đức Phật) 
không có thực hiện nghiệp xâu ác nào. Ta chỉ nhận kết 
quả ở địa ngục dé chuyển hóa chúng sanh. Ta trải qua 
vô số năm tháng trong địa ngục, tại đây, Ta đã truyền 
giảng và giải nghĩa mười hai thể loại kinh cho cư dân 








Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.38, p.549b29- 50b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M. 42 Giảm nhẹ nghiệp ác 
Đoạn này nêu lén hy vọng chuyên nghiệp. 


Có người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tất biết rằng, 
thiện nghiệp hay ác nghiệp nhất định đều có quả báo, 
nhưng có khả năng chuyển những nghiệp nặng thành 
nghiệp nhẹ, với các nghiệp nhẹ thì không thọ quả. 

Nếu người ấy may gặp phước điền30”, hội ngộ thiện 
tri thức, tu đạo, tu thiện; người ấy có thé chuyển hóa 
nghiệp nặng phải thọ địa ngục trong đời sau thành 
nghiệp nhẹ thọ báo trong đời này. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.24, 
p.1070c13-16, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Thân người khó được 


M.43 Thân người khó được, Phật pháp khó gặp 


Này chư tỳ-kheo, thật khó mà gặp Phật trong đời; 
thật khó mà sinh làm người. ... Khó khăn ây gióng nhu 
đãi cát tìm vàng, nhu câu tìm hoa uu-dàm 
(Udumbara)308 vậy. Này chư ty-kheo, nay các ngươi 
đã được thân người và tránh tám nan,309 lại được gặp 
Ta, chó nên dé đời sông các ngươi trôi qua vô ích. 





results of their previous unwholesome actions, and hell 
became empty, apart from those who were 
overpowered by desire. 


Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.38, p.549b29—50b18, trans. T.T.S. and D.S. 


M.42 How to reduce bad karmic results 
This passage offers hope for change. 


Someone who trains their body, trains themselves in 
ethical discipline, trains their mind in meditation, trains 
themselves in wisdom, and who knows that wholesome 
or unwholesome actions will undoubtedly have an 
effect, may be able to transform weighty actions into 
light ones, and even alleviate the effects of light 
unwholesome actions. 

If they are fortunate enough to meet a spiritual friend, 


a field of karmic fruitfulness,305 who practises the Path 
and who performs wholesome deeds, they might be 
able to transfer the effects of weighty actions, effects 
that would ordinarily be experienced in one's next life, 
such that they are experienced in their present life. 


Upasaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.24, 
p.1070c13-16, trans. T.T.S. and D.S. 


Precious human birth 


M.43 The rarity of a human rebirth, and meeting 
with the teaching of a Buddha 


Monks, it is difficult to encounter a Buddha in the 
world. It is difficult to be born as a human being. ... It is 
like searching through sand for gold, or searching for 


the udumbara flower. 906 Monks, now that you have all 
attained a human form, and avoided the eight kinds of 


unfavourable circumstances, 907 


488 


now that you have 





dia nguc. 

Khi nhüng cu dàn dia nguc nghe duoc giáo pháp, 
tức thi quả báo khủng khiếp do ác nghiệp trong quá 
khứ đã làm [của họ] liền bị hủy diệt, địa ngục trở nên 
trống rỗng, chỉ trừ những kẻ bị chìm ngập trong dục 
vọng (Nhát-xién-dé). 


(Kinh đại bát niét-bàn, Dai Chánh, tập 12, đoạn 374, 
chương 38, p. 549b29-50b18, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


M.42 Làm thế nào dé giảm nhẹ nghiệp xấu ác 
Đoạn này cho thấy hy vong đề chuyền nghiệp. 


Người tu tập bản thân, tuân thủ nguyên tắc đạo đức, 
rèn luyện tâm định, phát triển trí tuệ hiểu rằng hành vi 
tốt đẹp hay hành vi xấu ác nhất định sẽ nhận lãnh kết 
quả, thì người ấy có thể chuyển nghiệp nặng thành 
nghiệp nhẹ, thậm chí có thé làm giảm nghiệp báo của 
các hành vi xấu ác. 

Nếu người ấy đủ phước lành gặp được những người 
bạn tâm linh (thiện tri thức), [ho là] ruộng phước,32 là 
người thực hành giáo pháp và thực hiện những hành vi 
tốt đẹp, nên họ có thể chuyển hóa quả báo của nghiệp 
nặng mà theo lẽ thường phải nhận lãnh ở kiếp sau, 
thành quả báo nhận lãnh ngay trong kiếp này. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 24, tr. 1070c13-16, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


LÀM NGƯỜI THAT QUÝ BÁU 


M.43 Khó được làm người, khó gặp giáo pháp 
của đức Phật 


Này các Tỳ-kheo, thật khó được gặp Phật trong đời. 
Thật khó được sanh làm người... Khó như đãi cát tìm 
vàng, như cầu tìm hoa ưu-đàm (udumbara).33 Này các 
Tỳ-kheo, nay các thây đã sanh làm người và tránh 
được tám nạn,34 lại được gặp Ta, chớ nên để những 
kiếp sông của mình trôi qua vô ích. 








Maha-parinirvana Sütra, Taisho vol.12, text 374, ch.3, 
p.376b16- 20, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Khi một người trẻ tuổi nghĩ đến việc làm tôn hai 
người khác, đấu tranh, hủy nhục, khinh miệt, phỉ báng, 
người ấy về sau sanh tâm tàm quý, không có oán kết, 
nhanh chóng như pháp mà phát lồ và cải hối, khởi lên ý 
nghĩ như váy: 'Ta nay đã được thân người vốn dĩ khó 
được này, sao ta lại làm điều ác, mát lợi ích lớn nhu 
vậy? 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.6, text 220, 
pp.731c25- 732ao1, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Các duyên tu tập như thé, dé dat được mục đích của 
mình, là rât khó có được. 


. Nếu không quán chiếu những lợi ích mà các duyên 
ây mang lại, thì ai biết được khi nào ta có thê gặp lại 
làn nữa. 


Bodhicaryävatãra |.4, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 

Vô thường 

M.44 Bản chát tạm thời của vạn hữu 

Đoạn này nêu lên tông quát vé bản chát bát thực, vô 
thường của vạn hữu mà ta chấp thủ. Cuộc đời quá 
ngăn, thoảng như tia chớp lóe. 

Các ngươi nên thấy rằng, mọi pháp hữu vi đều chỉ 


như tia chớp, nhu hoa dóm, nhu một ngọn đèn, một 
huyện tượng, như sương giá, bọt nước hoặc như là 


một dám mây mang sắm sét mà thôi.310 


Vajracchedika Prajfiapáramita Sūtra, section 32, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 





seen me, do not let your lives pass by in vain. 


Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.3, p.376b16-—20, trans. T.T.S. and D.S. 


When a young man thinks about harming others, 
when he denounces them, criticises them, defames 
them, insults them, ridicules them and slanders them, 
he should feel ashamed, and should immediately make 
a public apology with no ill-will, bearing the following in 
mind, ‘I have obtained a human body, something which 
is difficult to obtain. How can I cultivate such evil, and 
waste this wonderful opportunity?’ 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 6, text 220, 
pp.731c25-732a01, trans. T.T.S. and D.S. 


(Supportive spiritual) circumstances such as these, in 
which people can achieve their goals, are very difficult 
to obtain. 

If one does not reflect on the benefits they bring, who 
knows when one will encounter them again? 

Bodhicaryàvatara |.4, trans. from Sanskrit by D.S. 

Impermanence 

M.44 The ephemeral nature of things 

This passage sums up the  insubstantial, 
impermanent nature of things that we grasp at. Life is 
short, and soon flashes by. 

You should see what is conditioned 


as a shooting star, a defect of vision, a lamp, 
an illusion, frost, a bubble, 


a dream, or a thunder-cloud. 908 


Vajracchedika  Prajfiaparamità Sūtra, section 32, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


489 





(Kinh dai bát niét-bàn, Dai Chánh, tập 12, đoạn 374, 
chuong 3, tr. 376b16-20, do T.T.S. và D.S. dich tiéng 
Anh). 


Khi một người trẻ tuổi nghĩ đến việc làm tôn hai 
người khác, người ấy lăng mạ, chỉ trích, phỉ báng, xúc 
phạm và vu oan cho người khác, người ấy nên cảm 
thấy hỗ thẹn và ngay lập tức nên đưa ra một lời xin lỗi 
công khai mà không có ác tâm, khởi lên ý nghĩa như 
vầy: “Ta nay đã được làm người vốn khó được này. 
Sao ta lại làm điều xấu ác và lãng phí cơ hội lớn này?” 


(Kinh đại bát-nhã, Dai Chánh, tập 6, đoạn 220, tr. 
731c25- 732a01, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


Có những điều kiện [tâm linh thuận lợi] như thé, dé ta 
có thê thành tựu nguyện vọng của mình là điêu rât khó 
có được. 


Nếu không suy ngẫm về những lợi ích mà các điều 
kiện ây mang lại, thì không ai biét được khi nào ta mới 
có thê có lại [những điêu kiện đó] lân nữa? 


(Bò-đề tám hanh |. 4, do D.S. dịch tiếng Anh). 

VÔ THƯỜNG 

M.44 Tính chất tam thời của vạn vật 

Đoạn này tóng quát bán chát mong manh, vô thường 
của những thứ ta sở hữu. Cuộc đời ngắn ngủi, nhanh 
chóng vụt qua. 

Nên xem mọi thứ có điều kiện như sao băng [vụt 


qua], như hoa mắt [do con mắt bệnh nhìn sự việc], như 
ngọn đèn [trước gió], như ảo ảnh, màn sương, nhu 


bong bóng, như giác mộng, như ánh chớp sắm sét.35 


(Kinh Kim cang bát-nhá ba-la-mát-da, muc 32, do 
D.S. dich tiéng Anh). 








M.45 Không có các yếu tố vật chát thường hàng 


Đoạn này phê phán các quan điểm vé vô thường của 
ngoại đạo, chủ trương rằng, các đại chủng (yéu. tó tác 
thành vật chát) là thường hàng và chỉ có các sắc cáu 
thành bởi các đại chủng mới là vô thường. 

Vả lại, tam giới duy tâm, cho nén ngay cá ý niệm vé 
các sắc vô thường cũng chỉ là vọng tưởng phân biệt 
của tâm. 


Những ai bám lấy quan điểm vô thường được biết 
như là ‘sẹ hoại diệt của ngoại sắc” tuyên bố rằng, khi 
(tướng) biến hoại, thì các đại chủng vẫn không diệt 
mát. 

Này Dai Hué (Mahàmati), quan diém áy cho là, khi 
phân tích pháp cho đến vi trần, các dai ,chüng khóng 
hoai diét, mà hoai diét chi thuóc ngoai Sác, vón có thé 
chuyén bién thành hoác dài hoác ngán. 

Cực vi không hoại diệt, chỉ có ngoại sắc hoại diệt. 
Này Đại Huệ, đấy là chủ trương của trường phái Số 
Luận (Samkhya) vậy. ... 


Này Đại Hué! Với ta, không có thường và vô thường. 
Tại sao vậy? 

Vì không chấp thủ ngoại cảnh, bởi vì Ta nói rằng, 
tam giới chỉ do tự tâm, và bởi vì Ta không nói rằng, các 
pháp có các tướng sai biệt, không có hai tướng sanh 
và diệt sai biệt của các đại chủng! 1. 

không có hai tướng năng thủ và sở thủ sai biệt, tất cả 
đều do hu vọng phân biệt mà có... 


Kệ rằng: 


118. Các ngoại đạo mé làm, vọng tưởng phân biệt 





M.45 No permanent material elements 


This passage criticises non-Buddhist ideas of 
impermanence, which hold that material elements are 
eternal, and that only the forms composed of them are 
impermanent. 

Further than this, it sees reality as mind-only, such 
that even the idea of impermanent material elements is 
a mental projection. 


Those who hold the view of impermanence which is 
known as 'the cessation of external forms' state that the 
elements are not destroyed when dissolution occurs. 

According to this view, Mahamati, when one 
examines things at the atomic level, dissolution does 
not involve the destruction of the elements, but of their 
external forms, which can change to become, for 
example, long or short. 

At the atomic level, nothing is destroyed — only the 
external forms cease to exist. This is the wrong view 
which the (Hindu) Samkhya school has fallen into. ... 


For me though, Mahamati, there is no permanence 
and no impermanence. Why is this? 
Because | do not concede that external objects exist, 


because | teach that the triple world309 consists only of 
the mind, and because | do not teach that things 
possess a variety of different characteristics, no 
distinction between the states of existence of the great 


elements? 0 arises or ceases in me. 

No dualism characterised by perceiver and 
perceived, and involving the conceptualisation of the 
existence of elements, arises in me. ... 


It is said that: 


118. Deluded non-Buddhists mental 


490 


form 





M.45 Không có nguyên tố vật chát vinh cửu 


Đoạn này chỉ trích quan điểm thông thường (không 
thuộc Phật giáo) vé vô thường, cho rằng các nguyên tó 
vật chát là bát diệt, chỉ có các yéu tó câu thành nên vật 
chát mới là vô thường. 

Hơn thé, quan điểm này cho rằng thực té [moi thứ] 
chỉ là “cấu trúc ngôn ngữ "36 (do tám tao ra), cho nén 
ngay cá quan diém vé các yêu tó vật chát vô thường 
cũng chỉ là sự hình thành “câu trúc ngôn ngữ” (ảnh 
tượng của tâm). 


Những người cháp giữ quan điểm về vô thường là 
“sự hoại diệt của yêu tố vật chất (hình thái) bên ngoài” 
cho rằng khi sự tan rã diễn ra thì các nguyên tố vẫn 
không diệt mắt. 

Này Mahàmati (Đại Huệ), dựa trên quan điểm này, 
khi phân tích mọi vật dưới cấp độ nguyên tử, sự tan rã 
[của vật chát] không ảnh hưởng đến sự hoại diệt của 
các nguyên tố, nhưng chỉ có hình thái bên ngoài là có 
thé biến dói thành, ví dụ, ngắn hay dài. 

Ở cáp độ nguyên tử, không có gì bị hoại diệt cả — chỉ 
có các hình thái bên ngoài là hoại diệt. Đây là quan 
điểm sai làm (tà kiến) mà trường phái Samkhya (Số 
luận) chủ trương... 


Này Mahämii, với Ta, không có vĩnh cửu cũng không 
có tạm bợ. Tại sao vậy? . . . 

Bởi vì Ta không thừa nhận ràng có tôn tại đôi tượng 
bên ngoài [dữ liệu của tâm], bởi vì Ta nói rằng, thê giới 
tam phân)“ do [dữ liệu trong] tâm mà có, bởi vì Ta 
không nói rằng vật thê có đa dạng các đặc tính khác 
nhau, Ta không phân biệt sự khác nhau giữa các dạng 
tồn tại của đại nguyên tó3Ö dẫu chúng sanh ra hay hoại 
diệt. 

Không có tính nhị nguyên nào được xác định bởi 
“câu trúc ngôn ngữ” và “đối tượng mà cấu trúc ngôn 
ngữ ám chỉ đến” (chủ thể và đối tượng nhận thức), 

cũng không có việc khái niệm hoá sự tồn tại của các 
nguyên tô phát sinh trong tâm trí Ta... 


Kệ rằng: 


118. Các ngoại đạo mê lầm hình thành quan điểm 








pháp nói vô thường là sanh diệt, do ngoại sắc chuyển 
biến, nên thật hữu, có sắc. 


119. Các pháp thật không diệt, thể đại chủng thường 
trú. Ngoại đạo mê chấp kiến, vọng tưởng phân biệt 
thường. 


120. Với các ngoại đạo này, không diệt cũng không 
sanh. Đại chủng vốn thường hằng, sao phân biệt vô 
thường? 


121. Tất cả duy tự tâm. Năng thủ và sở thủ, do phân 
biệt vọng tưởng. Không ngã và ngã sở. 


Lankàvatàra Sütra, ch.3, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


KIM CANG THỪA 
Thân người quý báu 
V.14 Tánh quý báu của thân người 


Điều trước tiên cần được biết sinh mạng con người 
chính là một cơ hội hiếm có dé hành trì Pháp. 

Những đau khó của tôn tại nhân sinh cùng với nhận 
thức lẽ vô thường của nhân sinh là đủ cho những người 
sáng suốt tỉnh mộng luân hôi, trong khi họ chỉ mới vừa 
đủ (so với những cõi thắp hơn) đề dự phần tu đạo. 

Đoạn sau đây trích từ chương hai của “Giải thoát 
trang nghiêm bảo" của Gampopa (1079-1153) trình bày 
các yếu tó cấu thành thân người quý báu”. 


Có người hỏi, Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh,312 thì, ngoại trừ loài người, năm cõi thú khác3†3 





constructions of impermanence as origination and 
cessation, as changes in external forms, as existence, 
and as form. 


119. Things are not really destroyed, the elements 
themselves remain. Enveloped by a plethora of wrong 
views, non-Buddhists form mental constructions of 
permanence. 


120. For these non-Buddhists, there is no destruction 
or origination. The elements themselves are 
permanent, so how can one form a mental construction 
of impermanence? 


121. There is nothing but the mind itself. All dualism 
in the mind arises because of the existence of 
perceiver and perceived. There is no essential self, and 
nothing which possesses an essential self. 


Lankavatàra Sūtra, ch.3, trans. from Sanskrit by D.S. 


VAJRAYANA 
Precious human birth 
V.14 The precious nature of human life 


The first thing to be known about human life is that it 
is a rare opportunity to practise the Dharma. 

The pains of human existence along with recognition 
of its impermanence are sufficient, for the discerning, to 
induce disillusionment with samsara, while they are still 
moderate enough (compared to those of the lower 
realms) to allow for engagement with the spiritual path. 

The following passage from the second chapter of 
“The Jewel Ornament of Liberation' of Gampopa 
(1079-1153) presents the factors constituting a 
'precious human life". 


One may ask, ‘If all sentient beings have the Buddha- 


311 


nature, then can the five types of beings other than 


491 





"mang tính ngón ngũ” (phân biệt vong tưởng) cho rằng 
vô thường là sự sanh ra và hoại diệt, đà sự thay đổi 
hinh thái bên ngoài, là thực thê, là yêu tô vật chát. 


119. Mọi vật không thực sự bị hoại diệt, bản thân các 
nguyên tố ấy vẫn cứ mãi tồn tại. Bị quá nhiều quan 
điểm sai lầm che mờ, ngoại đạo hình thành quan điểm 
“mang tính ngôn ngữ” về vô thường. 


120. Với các ngoại đạo này, tức không có hoại diệt 
cũng không có sanh ra. Các yếu tố tự nó vốn thường 
hằng, do đó làm sao một người có thể hình thành quan 
điểm “mang tính ngôn ngữ” về vô thường? 


121. Không có gì ngoài bản thân dữ liệu thông tin (tự 
tâm). Tát thảy mọi tính nhị nguyên đều xuất phát từ 
[những dữ liệu thông tin] trong tâm vì sự tồn tại của 
“cấu trúc ngôn ngữ” và “đối tượng mà cấu trúc ngôn 


ngữ ám chỉ đến (chủ thể và đối tượng nhận thức). 
Không có thực ngã và không có gì không có thực ngã. 


(Kinh Lăng già, chương 3, do D.S. dịch tiếng Anh). 


KIM CANG THỪA 
LÀM NGƯỜI THẠT QUÝ BÁU 
V.14 Tính quý báu của đời người 


Điều đầu tiên cần biết vé đời sống loài người, chính 
là cơ hội hiếm có đề thực hành giáo pháp. 

Y thức vé nỗi khó của kiếp nhân sinh và vé lẽ vô 
thường là vẹn đủ đối với người sáng suốt dé tinh giác 
móng luân hồi, dù rằng số lượng người trí vừa đủ khả 
năng [so với những cư dân ở các cõi tháp hon] dé tham 
gia vào sự thực hành con đường tâm linh. 

Đoạn sau đây trích từ chương hai của sách “Giải 
thoát trang nghiêm bảo” của Gampopa (1079-1153) 
trinh bày các yếu tố cáu thành nên một “đời người quy 
báu.” 


Có người hỏi: “Nếu tát cả chúng sanh đều có bản thể 
giác ngộ (Phật tánh),99 thì ngoài loài người liệu năm 








— như chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, và các loại khác 
— có thé chứng đắc Phật quả chăng?” 

Đáp: không thể. Bởi chỉ có những ai có được 'thân 
người quý báu' tức được cả hai viên mãn là nhàn hạ 
(dé hành trì) và tương ưng (với Pháp) cũng nhu ba loại 
tín tàm314 mới được sở y tốt đẹp dé hướng đến Phật 
quá. ... 


Nhàn ha có nghĩa là thoát khỏi tám nan khó nhu 
được nêu trong ‘Chánh pháp niệm tru kinh’: 

'dia nguc và nga quy, süc sanh và bién dia, sanh vào 
trường thọ thiên, hay giữa người tà kiến, sanh khi đời 
không Phật, thiểu năng không thể học, những thứ ấy 
gọi là tám nan khó nghịch cảnh (bát nan / bát vô ha).' 

Có người hỏi “Tại sao chúng lại là nan khó?' Đó là 
bởi vì chúng sanh trong địa ngục chịu dau khổ trián 
miên, ngạ quỷ bị giày vò bởi thèm khát khôn thỏa, và 
súc sanh thường đều ngu độn, chẳng hạn trong ba 
hạng chúng sanh này có chút tàm quý, nên chẳng có 
cơ hội hành trì Pháp. 

Được goi là trường thọ thiên’ vì kéo dài trong trang 
thái định vô tàm,319 và bởi vi sự tương tuc y thức bị 
đình chỉ khi nhập trạng thái định ấy, vì vậy không có cơ 
hội hành trì Pháp. 

Lại nữa, chư thiên dục giới cũng không có cơ hội 
như thế bởi so với loài người, thọ mạng của chư thiên 
này dài hơn. Hơn nữa, tất cả các hạng sanh thiên đều 
là nan khó bởi do sự tham chấp dục lạc tạm thời của 
mình, nên không nắm lấy cơ hội tu tập thiện pháp. 

Đó là lý do tại sao trong khổ đau tương đối nhỏ của 
loài người lại có rất nhiều công đức. (Tư duy chánh trí 
về) điều này khiến phát sinh nhàm chán luân hồi, lắng 
im ngã mạn, phát khởi bi tâm đối với chúng sanh, khiến 
ta tránh xa các nghiệp bát thiện và hoan hy trong các 
thiện hành. Đây cũng là điều được nói trong 'Nhập bó- 
dé hành luân’ (Bodhicaryavatàra, BCA VI.21) (của Ngài 
Tịch Thiên), 

'Vả, công đức của khổ, chán khổ mà trừ mạn, do tỉnh 
giấc chiêm bao, bi tâm thương chúng sanh, khiến tránh 
nghiệp bắt thiện, hoan hy trong thiện hành.’ Như váy tôi 
đã giải rõ vì sao bốn hạng chúng sanh đó không có cơ 
duyên nhàn hạ để hành trì Pháp. 





humansŠ!2 — such as hell beings, hungry ghosts, and 
so forth — attain Buddhahood right away?’ 

The answer is no, because it is only a person having 
a ‘precious human life' that is endowed with both 
freedom (to practise) and connection (with the Dharma) 


as well as the three types of faith? 19 


position to attain Buddhahood. ... 


who is in a good 


Freedom means being free from the eight kinds of 
unfavourable circumstances, which are listed thus in 
the ‘Recollection of the Sublime Dharma Sūtra’: 

'Being born as a hell-being, a hungry ghost, an 
animal, a barbarian, or as a long-life god, or among 
people with wrong views, or in a world without a 
Buddha, or as someone with a learning disability — 
these are the eight unfavourable circumstances." 

"Why are they unfavourable? one may ask. It is 
because hell-beings experience constant pain, hungry 
ghosts are tortured by insatiable craving, and animals 
are generally too stupid, and none of those three types 
of beings have any shame or inhibition, and so they 
have no opportunity to practise the Dharma. 

So-called 'long-life gods' abide in an unconscious 


state, 214 and because the continuity of their 
consciousness has ceased upon entering that state, 
they have no opportunity to practise the Dharma. 

Furthermore, neither do gods of the realm of sensual 
desire have that opportunity because compared to a 
human's, the life of a god is long. Moreover, all divine 
births are unfavourable because, due to (their 
inhabitants") attachment to their temporary pleasures, 
they do not lend any opportunity for striving at what is 
wholesome. 

That is why there is so much virtue in this trifling 
human pain of the present. (Wise reflection on) it 
arouses disenchantment with samsara, pacifies our 
arrogance, generates in us compassion for sentient 
beings, and makes us shun unwholesome action and 
find pleasure in doing the wholesome. That is also what 
is said in (Sàntideva's) 'Engaging in the Conduct for 
Awakening’ (Bodhicaryàvatàra, BCA VI.21), 

'Furthermore, the virtues of pain are that it dispels 
haughtiness through disenchantment, generates 


492 





cõi tái sanh khác? — như chúng sanh địa ngục, ngạ 
quỷ và các loai khác — có thé dat được giác ngộ (quả vị 
Phật) ngay bây giờ được không? 

Câu trả lời là không thể, bởi vì chỉ có con người với 
“kiếp người quý báu” được hội đủ cả hai [điều kiện], đó 
là sự tự do [dé thực hành] và sự tương thích [với giáo 
pháp], hơn nữa, cũng như phải có ba loại niềm tin41 
mới có được nền tảng thuận lợi dé đạt đến giác ngộ... 


Tự do nghĩa là thoát khỏi tám loại môi trường không 
phù hợp (nghịch cảnh), tám loại này đã được liệt kê 
trong sách “Hồi ức vé Kinh giáo pháp cao cả” 
(Recollection of the Sublime Dharma Sūtra): 

"(1) Tái sanh dia nguc, (2) nga quy, (3) süc sanh, (4) 
[sanh làm người] ở noi hẻo lánh, hoặc (5) tái sanh lên 
cối trời Trường thọ, (6) [sanh làm người] giữa cộng 
đồng những người có quan điểm lệch lạc (tà kiến), 
hoặc (7) sanh vào thời điểm không có Phật, (8) sanh 
làm người khiếm khuyết các giác quan [và thiểu năng 
trí tuệ] — đây là tám nghịch cảnh [cho việc thực hành 
giáo pháp]." 

Có người hỏi: "Tai sao chúng lại là nghịch cánh?" Đó 
là bởi vì các chúng sanh trong địa ngục phải chịu đựng 
cơn dau triền miên, nga quy thì bị giày vò trong tham 
lam vô độ, còn súc sanh thì hầu hết đều ngu đần, 
không một chúng sanh nào trong ba cõi này có sự hó 
thẹn hay khả năng kiềm chế, vì thế chúng không có cơ 
hội thực hành giáo pháp. 

Cảnh giới được gọi là “cõi trời Trường thọ” gắn liền 
với trạng thái vô thuc, A? vì tính liên tục của tỉnh thức 
không tồn tại ở trạng thái vô thức, nên các vị thiên thần 
ở cõi này không có cơ hội thực hành giáo pháp. 

Hơn nữa, các thiên thần ở cảnh giới ưa thích khoái 
lạc (dục giới) cũng không có cơ hội đó bởi vì so với loài 
người, thọ mạng của một vị thiên thần thì quá dài. Lại 
nữa, tất cả các loại tái sanh cõi trời đều bị nghịch cảnh 
vì do sự lưu luyến [về cảnh giới của mình] với các sự 
hưởng thụ khoái lạc tạm thời, họ không nắm bắt cơ hội 
hướng đến điều thiện lành. 

Đó là lý do tại sao dau khó tương đối nhỏ nhặt của 
loài người ngay lúc này lại có rất nhiều tác dụng [thuận 
lợi]. [Quán chiêu thông suốt về] điều này giúp thức tỉnh 
giác mộng luân hồi, dẹp yên ngã mạn của chúng ta, 
phát khởi lòng từ đối với chúng sanh, khiến ta tránh xa 








Dù được làm người, nhưng sanh vào biên địa thì 
cũng là nan bởi vì rất khó gặp được thiện nhân (có thể 
dạy Pháp). Mang tà kiến cũng là nan bởi vì không thấy 
được điều thiện là nhân sanh vào thiện thú hay đạt đến 
giải thoát. 

Sanh vào đời không có Phật cũng là nan bởi vì 
không có ai nói cho ta điều gì nên làm, điều gì không 
nên làm. Và người khó học cũng không thể tự mình 
phân biệt giáo pháp thiện thuyết và giáo pháp không 
thiện thuyết. 

Như vậy, khi ta thoát khỏi hết thảy tám nan khó ấy, ta 
có thể được gọi là viên mãn nhàn hạ' (để hành đến 
Phật quả). 


Có mười viên mãn tương ưng (thuận duyên với 
Pháp) — năm nội duyên vé phía ta và năm ngoại duyên 
về phía người. 

Năm viên mãn nội duyên là “sanh làm thân người, 
sanh trong địa phương trung bộ, các căn toàn vẹn, 
không bị chướng ngại bởi nghiệp, có tâm chánh tín.' 
Nghĩa là sao? 

Sanh làm thân người nghĩa là đồng phần với loài 
người có nam căn hay nữ căn. 

Sanh trong địa phương trung bộ nghĩa là sanh vào 
nơi có thé y chỉ thiện nhân. 

Các căn toàn vẹn nghĩa là chẳng ngu si cám điếc, 
nên có cơ hội hành thiện Pháp. 

Có tâm chánh tín tâm nghĩa là có tín tâm nơi Pháp và 
Luật3†Ồ do chính đức Phật thuyết là căn bản cho hết 





compassion for sentient beings in samsara, makes us 
avoid what is unwholesome and delight in the 
wholesome'. Thus we have explained why those four 
types of beings do not have freedom to practise the 
Dharma. 


Although a human birth, being born as a barbarian is 
unfavourable because it makes it very difficult for one 
to meet with a holy person (who could teach the 
Dharma). Having wrong views is unfavourable because 
they do not see the wholesome as something that 
causes one to attain higher rebirth and liberation. 

Being born in a world which is without a Buddha is 
unfavourable because there is nobody to tell one what 
is to be done and what not to be done. And a person 
with learning difficulties cannot by himself tell the 
difference between teachings well-explained and badly 
explained. 

Thus, when one is free from all of those eight 
unfavourable circumstances, one has what is called 
‘perfect freedom’ (to practise for Buddhahoodl). 


There are ten kinds of connection (with the Dharma) 
— five from one's own side and five from the side of 
others. 

The five connections from one's own side are, as 
said, 'Being born as a human, in a central country, with 
one's senses intact, not having committed wrong 
action, and having correct faith.' What do these mean? 

Being born as a human means sharing the fate of a 
human being having either male or female sexual 
organs. 

Being born in a central country means being born in a 
place where one can rely on holy persons. 

Having one's senses intact means not being dumb or 
stupid, and so having the opportunity to practise the 
wholesome Dharma. 

Having correct faith means having faith 


493 


in the 





các hành vi xấu ác (nghiệp ác) và tìm thấy niềm vui 
trong khi làm những việc tốt đẹp (nghiệp tốt). Đây cũng 
là điều được nhắc đến trong “Luận Nhập bồ-đề hạnh” 
[của Shatideva]" (Bodhicaryävatära, BCA, VI.21): 

“Hơn nữa, công dụng của dau khó giúp chuyển hóa 
tâm tính kiêu căng nhờ vào sự tỉnh ngộ, phát khởi lòng 
từ đối với chúng sanh trong cõi luân hồi, khiến ta tránh 
xa các hành vi xấu ác (bất thiện) và vui vẻ trong cách 
việc làm tốt đẹp.” Như vậy, chúng ta đã giải thích tại 
sao bốn hạng chúng sanh đó lại không có sự tự do 
thực hành giáo pháp. 


Dù được làm người, nhưng sanh vào vùng hẻo lánh 
thì cũng rơi vào trường hợp nghịch cảnh bởi vì thật khó 
để gặp được người thánh thiện [người có thể dạy giáo 
pháp]. Có quan điểm sai lệch (tà kiến) cũng là nghịch 
cảnh vì người đó không nhìn thấy điều thiện lành, mà 
điều này là nhân giúp người đó có được sự tái sanh 
cao hơn và giải thoát. 

Sanh vào thời điểm không gặp Phật là nghịch cảnh 
bởi vì không có ai nói cho ta biết điều gì nên làm và 
điều gì không nên làm. Và người bị khiếm khuyết trong 
nhận thức không thể tự mình phân biệt sự khác nhau 
giữa giáo pháp được giải thích đúng đắn và giáo pháp 
bị giải thích sai lệch. 

Do đó, khi thoát khỏi tất thảy tám điều nghịch cảnh 
này, thì người đó có được sự “tự do trọn ven" [dé thực 
hành cho quả vị giác ngội. 


Có mười loại tương thích [với giáo pháp] — năm ở 
chính bản thân mình và năm từ phía ngoài. 

Năm sự tương thích ở chính bản thân mình, như đã 
nói: “Được sanh làm người, ở nơi trung tâm của đất 
nước, các giác quan không khiếm khuyết, không làm 
các nghiệp xấu ác, có đức tin đúng đắn.” Những điều 
này có ý nghĩa gì? 

Được sanh ra làm người tức là cùng chung số phận 
như loài người có bộ phận sinh dục nam hoặc bộ phận 
sinh dục phụ nữ. 

Được sanh ra ở trung tâm đất nước tức là ở nơi 
chúng ta có thể nương tựa vào những người thánh 
thiện. 

Các giác quan không bị khiếm khuyết là không bị 
thiểu năng trí tuệ hay cám điếc, vì vậy có cơ hội thực 
hành các điều tốt đẹp. 








thảy thiện pháp. 
Không bị chướng ngại bởi nghiệp trong đời này 
nghĩa là không các nghiệp vô gián.317 


Năm viên mãn ngoai duyên là 'có Phật xuất hiện thé 
gian, có Thánh Pháp được tuyên thuyết, có Phật Pháp 
đang tồn tại trong đời, có đệ tử theo pháp, có tâm từ 
của các đệ tử này vì lợi tha.’ 

Như vậy, ai có đủ hết thảy mười thuận duyên từ cả 
phía ta và phía người thi có thứ được gọi là 'vién mãn 
tương ưng”. Nhu vậy, ‘thân người quy báu’ là có đủ hai 
viên mãn là nhàn hạ và tương ưng. 

Có người hỏi: “Tại sao được gọi là ‘báu’? Bởi vì cũng 
nhu như ý bảo châu, được gọi là 'báu' bởi vi khó mà có 
được và bởi vì nó có lợi ích lớn. 


‘The Jewel Ornament of Liberation, pp.17—20, dich 
Anh T.A. 


V.15 Thí du vé thân người khó được 


Đoạn văn này tự giải thích. Một y tưởng tương tự 
cũng được dân trong kinh điển Thượng toa bộ 
(Samyutta-nikaya V.455— 57). 


Đức Thế Tôn từng thuyết rằng để được sanh làm 
người thậm chí còn khó hơn việc một con rùa chui đầu 
qua cái lỗ trên mảnh gỗ đang trôi trên đại dương bị 
sóng lay gió đưa đầy... Long Tho (Nãgãrjuna) từng nói 
về điều này trong thư Giáo giới vua Gautamiputra: 'Hỡi 
vị nhân chủ! 

Cầm thú mà được sanh làm người thật khó hơn việc 
rùa chui được vào lỗ của mảnh gỗ lênh đênh giữa đại 
hải. Vậy nên hãy hành trì Thánh Pháp để thành thục 
quả người 





Dharma and Vinaya315 taught by the Buddha as a 
foundation of all wholesome qualities. 

Not, in this lifetime, having committed wrong action 
means not to have committed any of the acts with 


immediate bad karmic consequences?! 6 


The five connections from the side of others are the 
arrival of a Buddha into the world (where one is born), 
his teaching of the holy Dharma, the sustained 
presence of his teachings, the existence of the 
teachings' followers, and their compassionate activity 
for the sake of others. 

Thus, someone having all those ten connections from 
both one's own side and the side of others has what is 
called ‘perfect connection’. Thus, a ‘precious human 
life is one in which both the freedoms and the 
connections have been assembled. 

And why is it called 'precious'?, one may ask. 
Because it is similar to a precious wish-fulfilling jewel, 
which is called ‘precious’ due to its being difficult to find 
and due to its being highly beneficial. 


"The Jewel Ornament of Liberation', pp.17—20, trans. 
T.A. 


V.15 The difficulty of finding a precious human 
birth: an example 


This passage speaks for itself. A similar idea is also 
expressed in Theravada texts (Samyutta-nikaya V.455— 
57). 


The Blessed One has said that to obtain a human 
birth is even more difficult than for a turtle to put its 
neck from below through the opening of a yoke floating 
on the ocean stirred up by enormous waves . 
Nãgãrjuna expresses this in his 'Advice to King 
Gautamiputra': ‘Ruler of Humans! 

It is far more difficult for an animal to attain human 
rebirth than for a turtle to hit the opening of a yoke 
floating on the ocean. So reap the fruit (of human birth) 
by practising the holy Dharma" 


494 





Có đức tin đúng đắn tức là có niềm tin nơi giáo pháp 
và giới luật (Dharma and Vinayay^3 do chính đức Phật 
thuyết giảng bởi đây được xem là nên tảng của tât cả 
mọi đức tính tôt dep. - 

Trong đời này, không làm các nghiệp xâu ác tức là 
không tạo bát kỳ nghiệp nào dé phải thọ ác báo ngay 
lập tức.44 


Năm sự tương thích từ phía ngoài đó là có Phật xuất 
hiện ở thế giới [nơi ta được sanh ra], có những lời dạy 
về giáo pháp thánh thiện của ngài, giáo pháp của ngài 
tồn tại bền vững, có các đệ tử thực hành giáo pháp, có 
những hành động từ bi của các đệ tử này vì lợi lạc cho 
chúng sanh. 

Như vậy, những ai có đầy đủ mười sự tương thích 
ngay chính mình lẫn phía người khác thì người đó 
được gọi là có sự “tương thích trọn vẹn.” Như vậy, “đời 
người quý báu” là tông hợp của cả hai sự trọn ven: sự 
tự do và sự tương thích. 

Có người hỏi, tại sao gọi đó là “quý báu”? Bởi vì 
tương tự như một viên ngọc quý như ý, được gọi là 
“quý báu” bởi vì khó tìm thấy và vì nó có giá trị cao. 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 17-20, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 


V.15 Một án dụ: thật khó có được sự tái sanh kiếp 
người quý báu 


Đoạn trích sau tự nói lên điều này. Một ý tưởng tương 
tw cũng được dé cáp trong Kinh điền Thượng tọa bộ 
(Kinh Tương ưng - Samyutta-nikaya V.455-57). 


Đức Thế Tôn từng thuyết rằng để được sanh làm 
người thậm chí còn khó hơn việc một con rùa ở dưới 
nước cố gắng chui có vào hốc của nhánh cây đang trôi 
nói trên dai dương trong khi dang bị khuấy động bởi 
những con sóng lớn... Nagàrjuna (Long Thọ) từng chia 
sẻ về điều này trong thư “Lời khuyên gửi Vua 
Gautamiputra (Kiéu-dat-di Phó-dác-a Khả-nhĩ¬ni):” 
"Hói vi Nhàn chü! 

Động vật được tái sanh làm người thậm chí còn khó 
hơn việc con rùa chui cổ vào lỗ của một nhánh cây 








'The Words of My Perfect Teacher, pp.47-8, dịch 
Anh T.A. 


V.16 Tinh chát cam lô: đời người ngắn ngủi, chó 
quên hành từ! 


Bản văn này là một công thức súc tích của toàn bộ 
đạo tích, được thực hiện bằng cách ‘xa lia bón tham 
cháp’, giáo huán chính trong phái Sakyapa của Phát 
giáo Tây Tạng. 

Nó thuộc vé thé loại của những bài kệ ‘tu tâm’ thường 
được doc dé thanh lọc những động cơ và thái độ tinh 
thân, 

duoc sáng tác bởi Jamyang Khyentse Wangpo 
(1829-1870), đại diện tiêu biểu thế kỷ 19 của phái 
Sakyapa, người sáng lập ra phong trào Ri-may phi hệ 
phái. 

Tiêu đề dáy đủ của nó là 'Tu Tám: Chứng dao ca 
Viễn ly bón tham cháp’. 


Nương uy đức Thượng sư Văn-thù (Guru 
Mafijughosa), Nguyện hêt thảy hữu tình khắp cõi hư 
không, hành trì Thánh Pháp, 


Nguyện chúng hữu tình vui trong Thánh đạo, dứt trừ 
nghi hoặc, : 
Mong mọi si ám khói, tan bién trong pháp giới! 


Tuy ta đây có được thân người vốn khó được , 
Tham châp đời này, ta không phải người hành Pháp; 


Không có gì thoáng qua sát-na, và ta rồi sẽ chết, 
Hãy tránh những việc ác, và làm các điêu lành! 


Tuy tâm ta quy hướng về Thánh Pháp, 





“The Words of My Perfect Teacher, pp.47-8, trans. 
T.A. 


V.16 Quintessential Elixir: life is short, so do not 
neglect compassionate practice! 


This text is a concise formulation of the entire path, 
made in terms of ‘parting from the four attachments’, a 
principal teaching of the Sakyapa school of Tibetan 
Buddhism. 

It belongs to the genre of 'mind training' verses to be 
recited on a regular basis in order to purify one's 
motivations and mental attitudes. 

It was authored by Jamyang Khyentse Wangpo 
(1829-1870), a prominent nineteenth | century 
representative of the Sakyapa school, founder of the 
non-sectarian Hi-may movement. 

Its full title is 'Mind Training: An Experiential Song of 
Parting from the Four Attachments. 

Through the the noble Guru 
Mafijughosa, 

May all beings throughout space practise the holy 
Dharma, 


blessings of 


May they clarify their confusion by enjoying the path 
of Dharma, 

And may all their delusions arise (as empty) in the 
expanse of Dharma! 


Though we have attained a precious human life so 
difficult to find, 

If we cling to this 
practitioners; 


life, we are not Dharma- 


Since nothing lasts for a moment and we are going to 
die, 

Let us try to avoid evil and perform wholesome 
actions! 


Though our minds may have turned towards the holy 
495 





lênh dénh giữa dai dương. Do đó hãy hưởng kết quả 
[được sanh làm người] bằng cách thực hành giáo 
pháp!” 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 47-8, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 


_V.16 Tinh chát mát diu (cam lồ): cuộc đời ngắn 
lắm, đừng quên thực hiện lòng từ bi! 


Đoạn văn là công thức súc tích của toàn bộ con 
đường hành dao, được xác định dựa trên quan điểm 
“la bó bốn lưu luyến,” một giáo huán chính yếu trong 
trường phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng. 

Công thức này thuộc thé loại thơ kệ “rèn tâm” thường 
được tụng đọc mỗi ngày dé thanh lọc động cơ và biểu 
hiện của tâm thúc. 

Bài giáo huấn được viết bởi Jamyang Khyentse 
Wangpo (1829-1870), một nhân vật tiêu biểu thế kỷ 
XIX của trường phái Sakyapa, là người sáng lập ra 
phong trào Hi-may không môn phái. 

Tiêu dé dáy đủ của bài kệ là “Rèn Tám: Bài ca trải 
nghiệm sự xa lìa bốn lưu luyến”. 


Nương uy đức vi thánh Guru Mañjughosa (Bồ-tát 
Ván-thü), 

Nguyện cho tất cả chúng sanh khắp cõi hư không, 
thực hành giáo pháp thánh thiện, 


Nguyện cho tất cả chúng sanh lọc sạch não phiền 
bằng sự an vui trên bước đi giáo pháp, 

Nguyện cho tất cả chúng sanh mê mờ khởi lên [như 
tính không] trong sự mênh mông của giáo pháp, 


Mặc dù chúng ta sanh được làm người thật khó tìm 
thay, 

Nhưng nếu dính chấp vào đời này, thì chúng ta 
không phải là người thực hành giáo pháp; 


Bởi không có gì kéo dài qua giây lát và rồi chúng ta 
sẽ chết, - . 

Hãy có găng tránh xa những việc ác và làm các điêu 
lành! 


Mặc dù tâm chúng ta có thể quay về nương giáo 








Tham cháp ba cõi, ta cũng thiếu chí nguyện; 


Nên ta hãy tu tập, không thối nguyện xuát ly 
Thoát khỏi vòng luân chuyên, vôn không chi ngoài 
khó! 


Tuy ta có tim kiém, an binh báng Chánh Pháp, 
Tham chấp tự lợi, ta cháng phải Bô-tát; 


Nên ta hãy tu tập, từ, bi, bó-dà tâm 318 
Nhiêu ích chúng hữu tình, đã từng cha mẹ tai 


Tuy ta có tu tập, tương ưng tâm bó-dé, mM 
Nếu ta còn tham chấp, ta chăng có chánh kiên (vé 
tánh không); 


Nên ta hãy thâm nhập, lia hy luận phân biệt.3†3 
Dé có thé nhó bỏ, căn dé châp có ngã. 


Với công đức biên soạn, bài chứng đạo ca này 
Nước cam lô giáo giới, từ Thánh giả Văn-thù 
(Mañjughosa) 


Trao Kunga Nyingpo, 320 quang vinh và nhân từ, 
Nguyện hết thảy hữu tình, thân mẫu, chóng giác ngộ. 


‘Mind Training: An Experiential Song of Parting from 
the Four Attachments’, dich Anh T.A. 





Dharma, 
If we cling to the three realms, we lack determination; 


So let us develop an uncontrived wish to break free 
From samsära which is basically nothing but 
suffering! 


Though we might seek our own peace and ease 
through the Dharma, 

If we cling to our own well-being, we are not 
bodhisattvas; 


So let us practise loving kindness, compassion, and 


awakening-mind? ! 7 
For sentient beings' sakes, who have all been our 
kind parents! 


Though we may have developed relative awakening- 
mind, 

If we have grasping, we do not have the view (of 
emptiness); 


So let us carry on to the sphere of freedom from 


conceptual obsession, 318 
In order to uproot our belief in Self! 


By the virtue of composing this song of experiencing 
The elixir of instruction given by the Noble 
Mafijughosa 


To the glorious and benevolent Sachen Kunga 


Nyingpo,? 19 
May all sentient beings, my mothers, quickly attain 
awakening! 


‘Mind Training: An Experiential Song of Parting from 
the Four Attachments’, trans. T.A. 


496 





pháp thánh thién, : : 
Nhưng nêu dính chấp vào ba cõi, chúng ta rõ thiêu 
sự quyét tâm; 


Vậy nên hãy phát triển một ước nguyện chưa hề dự 
tính 

Nhằm thoát khỏi vòng luân hồi vốn không chỉ ngoài 
đau khôi 


Mặc dù chúng ta tìm kiếm yên bình và an vui trong 
giáo pháp, 

Nhưng nếu ràng buộc vào lợi ích của riêng mình, 
chúng ta chẳng phải là Bồ-tát; 


Vậy nên hãy thực hiện tâm từ, lòng trắc án và tâm 
giác tỉnh (bó-dà)45 

Vì lợi ích của tât cả chúng sanh, vì đã từng là cha mẹ 
chúng ta! 


Mặc dù chúng ta có thể phát triển tâm bồ-đề ở mức 
độ tương đối, 

Nhưng nếu chúng ta còn tham chấp, tức chúng ta 
không có chánh kiến [về tánh không]; 


Vậy nên hãy tiếp tục thực hành đến cảnh giới tự do 
thoát khỏi nỗi ám ảnh thuộc nhận thác, ^6 —— 

Dé trừ tiệt góc ré vé niêm tin có linh hôn (cái tôi) 
[trường cửu]! 


Với phước lành của việc biên soạn bài ca chứng đạo 
cao cả này 

Tỉnh chất mát dịu (nước cam lồ) của việc chỉ dẫn từ 
vị thánh Mañjughosa (Văn-thù) 


Trao cho vị Sachen Kunga Nyingpo, rực rỡ và độ 
lượng,47 - 

Nguyện cho tât cả hữu tình, mọi người mẹ, nhanh 
chóng đạt dên giác ngô! 


(Huắn luyện tâm: bài ca thé nghiệm thoát khói bón 
cháp thủ, do T.A. dịch tiêng Anh). 








Luân hồi khó 


V.17 Khuyến giới mé đắm tuói trẻ 


Đoạn này nói về những nỗi khó của tuói già, bệnh tật 
và cái chết trích từ giáo giới của Milarepa cho y sĩ Yang 
nge cùng nhóm bằng hữu.3^† 


Đại chúng đang ở đây, hãy lắng nghe lời này. 


Khi ngươi trẻ, tráng kiện, chẳng nghĩ đến tuổi già, nó 
đến chậm, chắc, như hạt dưới đất nảy mầm. 


Thân năm đại tráng kiện, ngươi chẳng nghĩ bệnh 
đau, nó đên không nương tay, mạnh nhanh như chớp 
giật. 


Vẻ đời như bền vừng, ai nghĩ chết đến gần, chết đột 
nhiên hiện đên, như sét đánh bât ngờ. 


Ba khổ già, bệnh, chết, như tay miệng _chẳng rời. 
Như phục binh trong núi, Diêm-la nằm đợi sẵn, bắn mũi 
tên họa bay. 


Ba đời: nay, trung hüru,922 đời sau, thành hàng như 
chim mù. Với ba khách không rời, há không sợ ác 
hành? 


Ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, muôn 
cung thủ mai phục, ba khô nạn luôn chờ. 





The pains of samsàra 


V.17 A warning against being infatuated with your 
youth 


This passage on the pains of ageing, sickness and 
death form part of Milarepa's admonishments to a 


physician called Yang nge and his circle of friends. 320 


All of you friends, who are here, please listen to these 
words. 


When you are young and vigorous, you never think of 
getting older, but ageing approaches slowly and 
steadily, like a seed growing underground. 


When all the five elements of the body flourish, you 
never think of getting sick, but sickness descends on 
you firmly and forcefully, like something that shatters 
your mind. 


When the appearances of this life seem so solid, you 
never think of your impending death, but death may 
strike you down suddenly, like a thunderbolt. 


The three pains of ageing, sickness and death are 
always within reach, like your hand and mouth. 

Like a watchman over a mountain-pass, the Lord of 
Death lies in wait, to hit you with the arrow of a sudden 
accident. 


The three stages of this life, the next one, and the in- 


between??1 are arranged in line, like blind birds 
following one another. Given the presence of those 
three inseparable guests, are you not afraid of your evil 
actions? 


The three lower realms of hell-beings, hungry ghosts, 
and animals are waiting in ambush like powerful 
archers. Given the presence of those three immutable 
perils, are you not frightened off by the pain you have 
already had? 


497 





NÓI KHÓ CỦA LUÂN HÓI 


V.17 Lói cánh báo dé khóng mé dám trong tuói 
tré 


Đoạn này nói vé những khó đau của tuói già, bệnh tật 
và cái chét, được trích từ những lời khuyên day của 
Milarepa dành cho y sĩ Yang nge và nhóm bạn của vị 

48 
ấy. 


Những người bạn ở đây, hãy lắng nghe lời này. 


Khi quý vị còn trẻ và tráng kiện, chẳng nghĩ đến tuổi 
già, nhưng tuổi già đang đến chậm rãi và đều đặn, nó 
như hạt giống đang nảy mầm dưới lòng đất. 


Khi tất thảy năm yếu tố của cơ thé phát triển khỏe 
mạnh, quý vị chẳng nghĩ đến bệnh đau, nhưng bệnh tật 
sẽ đến manh mẽ và dữ dội, nó như một thứ làm đảo 
lộn tâm trí. 


Nhìn bề ngoài sự sống này dường như chắc chắn, 
quý vị chưa từng nghi cái chết đang dén gân, nhung 
cái chết xảy dén rât bát chợt, nó như sét đánh ngang 
tai. 


Ba nỗi khổ già, bệnh, chết luôn hiện diện trước mắt, 
như tay miệng chẳng rời. 

Như người canh gác ở đoạn đường đèo, như Diêm- 
la (thần chết) đang nằm chờ sẵn, dé gám vào quý vi 
mũi tên tai họa bất ngờ. 


Ba đời: đời này, đời sau và trung hüu^9 được xếp 
thành hàng, như những con chim mù nối đuôi nhau. 
Hiện diện ba vị khách không tách rời như thế, sao 
chẳng sợ các việc xấu ác của mình? 


Ba ngõ ác: địa ngục, ngạ quỷ và thế giới động vật 
như những cung thủ hùng mạnh đang sẵn sàng một 
cuộc phục kích. Sự hiện diện của ba hiểm họa không 
thể thay đổi như thế, sao chẳng hoảng sợ trước những 
cơn đau mà quý vị đã vừa trải qua? 








Khổ quá khứ, không sợ? Khổ đời này, không sợ? 
Khô như sóng trên nước, sóng sau dôn sóng trước. 
Giờ sao không ngăn lại? 


Khổ lạc chợt đến đi, như khách lạ qua đường; giờ 
sao không chia tay? 


Nhàn an như nắng ấm, há không thấy vô thường, 
như bão tuyết chợt vé? Nghĩ vậy, tu Thánh Pháp! 


'Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis', p.777, 
dich Anh T.A. 


V.18 Tóng quát khó luán hói 


Đoạn này giới thiệu quan niệm của Phật giáo vé luân 
hồi như là vòng quanh' giữa các cõi tái sanh cao và 
thắp; 

trích từ "Phó Hiền Thượng sư khẩu giáo323 của 
Patrul Rinpoche (1808-1887), một cuốn cám nang cán 
bán cüa phái Nyingmapa trong Phát giáo Táy Tang vé 
các giai doan tu dao. 


Nhu ta đã giải thích,324 ta đã được thân người với 
viên mãn nhàn hạ và tương ưng vốn rất khó được. 
Nhưng thân này không dài lâu, mà phải chịu vô thường 
và chết. Nếu chết y như lửa tắt hay nước khô, thế thì 
chẳng còn lại gì sau đó. 

Thế nhưng, khi ta chết, ta chẳng tan biến đi mà tái 
sanh đời khác. Chừng nào còn tái sanh, ta không thể 
thoát khỏi luân hồi. 


Nói chung, từ 'luân hò? (samsàra) có nghĩa là 'xoay 
vóng' như bàn xoay của người thợ góm, nhu bánh xe 
nước của côi xay, nhu con ruôi trong hũ bay tới bay 





Are you not apprehensive of the pain you have now? 
Pain is like ripples on water — before one is over, the 
next one arises. Is it not time to stop them? 


Happiness and sadness are like two  road- 
companions — now they are there, and now they are 
not. Is it not time to part with them? 


Comfort and safety are like warming in the sun. Do 
you not know that impermanence, like a snow-storm, 
arrives suddenly? Think about this, and practise the 
divine Dharma! 


Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis', p.777, 
trans. T.A. 


V.18 The pains of samsãra in general 


This passage presents the Buddhist conception of 
samsara as ‘circling around’ between the higher and 
lower realms of rebirth. 

It is from 'The Words of My Precious Teacher' by 
Patrul Rinpoche (1808—1887), a standard handbook of 
the Nyingmapa school of Tibetan Buddhism on the 


stages of the path. 922 


As we have already explained, 223 we have got a life 


endowed with freedom and connection which is so 
difficult to find. But rather than lasting for long, it will be 
subjected to impermanence and death. If death was 
something like the dying out of a fire or the drying up of 
water, then that would be it and nothing else would 
follow. 

However, when we die, we do not come into nothing 
but must take rebirth. And as long as we take rebirth, 
we cannot escape the realm of samsära. 


In a general way, the term samsara means ‘circling 
around' like a potter's wheel, the wheel of a water mill, 
or a fly within a jar circling from one place to 


498 





Quy vị không so hãi trước khó đau mà mình đang 
ném trải? Dau khó như sóng gon trên mặt nước - cái 
này chưa qua di, thì cái khác lại đến. Đây không phải là 
thời điểm dé chám dứt chúng hay sao? 


Hạnh phúc và đau thương như những người bạn hai 
chiều — bây giờ chúng ở đây, bây giờ chúng không còn 
ở đây nữa. Đây chẳng phải là lúc dé từ bỏ chúng hay 
sao? 


Tiện ích và an nhàn như hơi ấm của mặt trời. Quý vị 
không biết rằng vô thường, giống như bảo tuyết, chợt 
đến? Hãy suy ngẫm về điều này và tu hành Thánh 


pháp! 


(Tiêu sử của ngài Milarepa, Đức chí tôn của các hành 
giả, tr. 777, do T.A. dich tiéng Anh). 


V.18 Khái quát vé khó dau của luân hồi 


Đoạn này cho biết quan điểm của Phát giáo vé luân 
hôi như là “sự xoay vòng” giữa các cõi tái sanh cao và 
thấp. 

Quan điểm này được trích từ sách “Lời dạy quý báu 
của thây tôi” của Patrul Rinpoche (1808-1887), một 
cuón cám nang cán bản của trường phái Nyingmapa 
(Ninh-má) trong Phát giáo Táy Tang vé các giai doan tu 
dao.^0 


Nhu vừa duoc giải thích,9Ì chúng ta được làm 
người có đủ sự tự do và tương thích đó là những điều 
vốn rất khó tìm được. Nhưng chúng không kéo dài mãi 
mãi, mà chúng chịu ảnh hưởng của vô thường và hoại 
diệt. Nếu cái chết được ví như than lửa sắp tàn hoặc 
nước sắp cạn, thì nó vẫn là nó không có gì tiếp diễn về 
sau nữa. 

Tuy nhiên, nếu ta chết, ta chẳng tan biến mà phải tái 
sanh ở các kiếp sống khác. Chừng nào còn tái sanh, 
chừng ấy ta không thé thoát khỏi cảnh luân hồi. 


Nhìn chung, “luân hồi” có nghĩa là “sự xoay vòng” 
như bàn xoay của thợ góm, nhu bánh xe chạy bằng 
sức nước, nhu con ruôi cứ bay tới bay lui trong chiéc 








lui.325 Nếu ta bỏ một con ruồi vào trong hũ và đậy nắp 
lại, con ruồi sẽ bay vòng mãi — nó chẳng bao giờ có thể 
thoát khỏi hũ. 

Cũng vậy, bất luận ta sanh trong cõi lành hay đọa 
vào đường dữ, thì cũng chẳng bao giờ thoát khỏi luân 
hồi (nếu không nương nhờ Chánh Pháp). Phần trên 
của hũ như thiện thú, cõi trời người, còn phần dưới 
như ba đường dữ. 

Bị dắt dẫn bởi nghiệp thiện và bát thiện hữu lậu, ta 
mãi tái sanh hết nơi này đến nơi khác trong sáu nẻo, 
và bởi vi sự ‘xoay vòng’ này mà ta nói ‘luân hói'. 


Ta đã lang thang trong luân hồi từ vô thủy, và không 
ai trong hết thảy chúng sanh mà chưa từng là cha mẹ 
của nhau, cũng không ai chưa từng là thù địch, bằng 
hữu hay người dưng của nhau. 

Kinh nói rằng, nếu ai vo từng viên đất nhỏ bằng hạt 
côi dé đếm số mẹ liên tiếp (trong nhiều đời), thi vo hết 
cả đại địa cũng chưa thể đếm xong bao nhiêu lần mỗi 
chúng sanh từng là mẹ của ta. 

Như Ngài Long Tho đã nói nhu vày: 'Nghiền đại địa 
vo thành hạt côi cũng không thể đếm nổi số mẹ của 
ta.'326 


Như vậy, luân hồi từ vô thủy đến nay, không có nẻo 
tái sanh nào mà ta chưa trải.32” Cho nên, ta cũng đã 
bị cắt đầu, chặt tay chân vô số lần bởi vì ái dục, và nếu 
ta có thể gom lại tất cả chân của các đàn kiến, sâu 
trùng mà ta từng sanh vào, chất lại còn cao hơn núi 
chúa Tu-di. 

Nếu ta có thể góp tất cả nước mắt mà ta từng khóc vì 
khổ lạnh, đói khát khi ta chẳng có gì dé án và dé mác 
mót hó nuóc khóng hé can, hó nuóc áy cón lón hon cá 


dai duong bao quanh thé giới.328 
Ngay cả lượng nước đồng sôi mà ta từng uống khi 
sanh vào địa ngục cũng nhiều hơn cả bón bién lớn. 
Thế nhưng những ai vẫn còn bị trói buộc bởi ái dục 





another. 324 If we put the fly into a jar and close the lid, 
the fly may fly all around — it will never escape from the 
jar. 

Similarly, whether we are born in a high place or a 
low place, we cannot escape from the realm of 
samsara (without recourse to the Dharma). The upper 
part of the jar is like the higher realms of gods and 
humans, and the lower part like the three lower realms. 

Driven by our wholesome and unwholesome actions 
with intoxicating inclinations, we keep taking rebirth in 
one after another of all these six realms of beings, and 
it is due to this 'circling around' that we talk about 
'samsára'. 


We have been wandering in this realm of samsara 
since time without beginning, and there is none among 
all these beings who have not been each other's 
parents, or who have not been hostile, friendly, and 
indifferent to each other. 

A sütra says that if someone were to count the 
number of his successive mothers (in his previous 
lives), representing each with a pellet of earth rolled to 
the size of a juniper pit, the whole earth would be used 
up before he could finish counting just how many times 
each sentient being had been his mother. 

This has been expressed by Lord Nãgãrjuna as: ‘We 
would run out of earth trying to count our mothers with 


balls of clay the size of juniper berries." 329 


In that way, through beginningless samsara until 
now, there is not any kind of rebirth that we have not 


taken. 926 So, we have had our head and limbs cut off 
innumerable times for the sake of desire, and if we 
could hoard together all the limbs of the ants and other 
small insects we had been born as, they would reach 
higher than Sumeru, the King of Mountains. 

If we could gather all the tears we have wept from the 
suffering of cold, hunger and thirst when we had 
nothing to eat and nothing to wear into a lake that 
would never dry up, it would be larger than the great 


ocean surrounding the world.327 


499 





lo.92 Nếu bỏ con ruồi vào hủ và đóng nắp lại, thì nó sẽ 
bay chung quanh — nó sẽ không bao giờ thoát khỏi 
chiếc hủ này. 

Cũng vậy, bất luận được sanh ra trong cõi lãnh hay 
cõi dữ, ta cũng không thể thoát khỏi luân hồi [nếu 
không nương nhờ giáo pháp]. Phần trên của chiếc hũ 
giống như cõi trời và cõi người, còn phần dưới được ví 
như ba cõi thấp hơn. 

Bị dẫn dắt bởi nghiệp tốt hay xấu với khuynh hướng 
không lành mạnh (ô nhiễm), ta sẽ mãi tái sanh hết nơi 
này đến nơi khác trong sáu nẻo tồn tại, bởi vì “sự xoay 
vòng” này nên gọi là “luân hồi”. 


Chúng ta đã lang lang trong cõi luân hồi này từ vô 
thủy (không có điểm khởi đầu), trong tất cả chúng sanh 
không một người nào mà chưa từng làm cha mẹ của 
nhau, chưa từng là thù địch, bạn bè hay chưa từng là 
người dưng của nhau. 

Kinh nói rằng nếu thử đếm số lượng những người 
mẹ liên tiếp của ta [trong những kiếp sống trước], nếu 
mỗi người mẹ là một viên đất nhỏ được vo tròn bằng 
kích thước của một trái bách xù (juniper. loài cây nhỏ), 
vo hết cả địa cầu cũng không đủ trước khi người đó 
đếm xong chỉ với câu hỏi mỗi chúng sanh từng làm mẹ 
của ta bao nhiêu lần. 

Như bậc thánh Nãgãrjuna (Long Tho) đã từng nói: 
“Chúng ta ắc sẽ lấy hết đất địa cầu này để đếm số 
người mẹ của ta với những cục đất sét bằng kích cỡ 


của những quả cây bách xù."93 


Như vậy, luân hồi từ vô thủy đến nay, chưa có nẻo 
tái sanh nào mà ta chưa từng trải qua. 94 Cho nên, ta 
cũng từng bị chặt đầu tay chân ở không biết bao nhiêu 
kiếp vì thỏa mãn khoái lạc, nếu có thể gom hết tất cả tứ 
chi của đàn kiến và những loài côn trùng mà ta từng 
được sanh vào, thì số lượng này còn cao hơn núi chúa 
Sumeru qu- -di). 

Nếu có thé gom hết những giọt nước mát mà ta từng 
khóc vì phải chịu đựng sự lạnh lẽo, đói khát, không 
thức ăn áo mặc, tất cả nước mắt này có thể tạo thành 
một hồ nước không bao giờ cạn, hồ nước ấy còn lớn 


hơn cả đại dương bao quanh thế giới này.99 j 
Thậm chí lượng nước đồng sôi mà ta từng uông khi 








và tham chấp trong luân hồi mà chẳng sát-na nào tỉnh 
ngộ sẽ phải còn chịu khô đau thêm nữa trong luân hôi 
vô tận. 


Thậm chí nếu, bằng chút quả của thiện nghiệp mà ta 
có thé có tuổi thọ dài, dung sắc xinh dep, giàu có, và 
vinh quang thiên giới như Phạm Thiên hay Thiên đế 
(Indra), chung cuộc ta vẫn chẳng thể thoát khỏi cảnh 
giới của tử ma, và sau khi chết, ta sẽ phải trải qua 
những cảnh giới khó nhục tháp hơn. 

Và như thé rồi, trong vài năm, vài tháng, hay vài ngày 
ta có thể bị dối gạt bởi những hạnh phúc nhỏ nhoi có 
được từ quyền uy, tài sản, và không bệnh tật trong đời 
này, nhưng một khi trái chín của những cõi cao an lành 
đã cạn, ta sẽ phải chịu nghèo khốn vô cùng hay đau 
đớn hầu như không chịu nói trong các đường dữ không 
như ý. 

Vậy nên, hạnh phúc hiện tại, như chiêm bao mà ta 
tỉnh giác lúc đang nóng, có sá gì chăng? 


Thậm chí những kẻ hiện tại dường như an ổn, khoái 
lạc, nhờ một ít quả thiện chín muói, cũng bát lực không 
giữ mãi (như thế) dù chỉ thoáng sát-na một khi nghiệp 
chiêu cảm quả ấy cạn kiệt. 

Thậm chí những ông vua trời, ngự trên ngôi báu trải 
bằng thiên y, đạt đến đỉnh cao hưởng thụ ngũ dục, rồi 
cũng sẽ thọ khổ, rơi thẳng xuống nền đất bằng sắt 
cháy bỏng của địa ngục trong sát-na một khi thọ mạng 
đã hết. 

Thậm chí thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng rọi ánh 
sáng chiếu khắp bón châu cuối cùng phải tái sanh vào 
khoảng giữa các châu, trong bóng tối sâu dày đến nỗi 
không thấy được tay chân mình co duỗi. 


Ấy vậy chẳng nên tin tưởng hoan lạc bề ngoài của 





Even the amount of molten copper we have drunk 
while we were born in the hells would be vaster than 
the four great oceans of the cardinal directions. 

And yet those who are still bound by desire and 
attachment in this realm of samsara without even a 
moment of disillusionment will have to experience even 
more suffering in endless samsara. 


Even if, by a little fruition of some wholesome action 
that is karmically beneficial, we manage to obtain the 
long life and perfect body, wealth and glory of a deity 
like Brahmà or the Chief of Gods (Indra), in the end we 
could still not escape from the realm of death, and after 
death we would go through the painful humiliation of 
the lower realms. 

If that is so, then for a few years, months, or days we 
may be deceived by whatever little happiness we 
derive from the power, wealth, and freedom from 
sickness we have in this lifetime, but once the happy 
fruition of the higher realms is exhausted, we will have 
to experience immense poverty and misery or the 
almost unbearable pain of the lower realms against our 
Will. 

So, of what significance is the happiness of the 
present, which is like a dream that you awaken from as 
it develops? 


Even those who presently seem to be comfortable 
and happy, due to some small fruition of 
wholesomeness, are powerless to stay (like that) even 
for a moment once the action that propelled them into 
that state is exhausted. 

Even the rulers of gods sitting atop their precious 
thrones spread with divine silks, at the peak of 
satisfaction in the five sense-objects of desire, are 
going to experience pain, falling headlong down to the 
burning metal ground of hell in a split second once their 
lifespan is completed. 

Even the (deities of the) Sun and the Moon who light 
up the four continents can end up being reborn in 
between the continents, in darkness so deep that they 
cannot see as much as their own limbs stretching out 
or bending in. 


So do not trust in the apparent joys of samsara. Make 
500 





sanh vào dia ngục còn nhiều hon cả bón bién lớn của 
bón phương. 

Thế nhưng những ai vẫn còn bị trói buộc bởi khoái 
lạc và lưu luyến trong cõi luân hồi này mà không có 
một tích tắc (sát-na) tỉnh ngộ nào, người đó sẽ phải 
còn chịu nhiều khó đau trong luân hồi vô tận. 


Cho dù, với chút quả của thiện nghiệp đưa đến thọ 
phước báu, ta có được tuổi thọ, dung nhan xinh đẹp, 
giàu có, huy hoàng của một vị thiên thần như Phạm 
thiên hay Đế-thích (Indra), chung cuộc ta vẫn không 
thể thoát khỏi cảnh giới của cái chết, sau khi chết ta 
phải trải qua những khổ nhục của các cảnh giới thấp 
hơn. 

Nếu quả là thế, sau vài năm, vài tháng hay vài ngày 
chúng ta có thé bị đánh lừa bởi những hạnh phúc nhỏ 
nhoi xuất phát từ quyền uy, tài sản và khỏe mạnh trong 
đời này, nhưng một khi quả ngọt phước lành đã cạn, ta 
sẽ phải chịu đựng nghèo đói và khốn khổ triền miên 
hoặc phải trải qua cơn đau gần như không thể chịu 
đựng được ở trong các cõi thấp trái với mong muốn 
của chúng ta. 

Vậy nên, hạnh phúc ở hiện tại có ý nghĩa gì, nó nhu 
một giác chiêm bao mà ta tỉnh mộng lúc dang nồng? 


Thậm chí những ai hiện tại dường như đang cảm 
thấy an ón và hạnh phúc, nhờ một ít quả báo thiện 
lành, cũng trở nên bất lực không giữ được [trạng thái 
ấy] trong tích tắc (sát-na) một khi nghiệp chiêu cảm 
phước báo ấy đã cạn kiệt. 

Thậm chí vua trời, ngự trên chiếc ngài quý báu trải 
bằng vải cõi trời, đạt đến đỉnh cao thỏa mãn năm giác 
quan — các dói tượng của khoái lạc, rồi cũng sẽ thọ 
khó, rơi thẳng xuống nền đất bằng kim loại đang cháy 
của địa ngục trong tích tắc một khi thọ mạng của người 
đó chấm dứt. 

Thậm chí cả [thần] Mặt Trời và Mặt Trăng chiếu sáng 
khắp bốn châu cuối cùng cũng phải tái sanh giữa các 
thềm lục địa, trong bóng tối sâu đến nỗi các vị ấy 
không thể thấy được tay chân mình co duỗi được bao 
nhiêu. 


Vì thế chẳng nên tin tưởng vào sự vui vẻ trên bề mặt 








luân hồi. Hãy tự hạ quyết tâm rằng trong đời này phải 
gắng hết sức dé giải thoát khỏi luân hồi, bién khó mênh 
mông, và đạt được cứu cánh an lạc, thành tựu Phật 
quả viên mãn. Với tâm niệm như vậy mà gia hành tu 
tập Pháp, hay chân chánh hành trì, khoảng đầu, 
khoảng giữa và khoảng cuối. 


'The Words of My Perfect Teacher, pp.88-92, dich 
Anh T.A. 


V.19 Khổ loài người 


Những đoạn sau đây (V.19 đến 21) từ Phổ Hiền 
Thượng sư khẩu giáo' là những quán chiếu nghiêm túc 
vé bản chát dau khó của loài người. 

Tập trung vào “mặt tói của đời sóng nhưng cũng 
đáng nực cười, chúng nhằm gây ra một cảm giác tỉnh 
con mê đối với luân hồi. 


Nỗi khổ của loài người gồm ba khó tánh; bốn dòng 
khổ lớn — sanh, lão, bệnh, và chết, gặp gỡ những kẻ 
thù ghét; chia lia những người thân yêu, điều không 
muốn mà cứ đến, và điều cầu mong mà không 


được.329 


“The Words of My Perfect Teacher', p.120, dịch Anh 
T.A. 


V.20 Ba khó tánh 
Đoạn này khảo sát ý tưởng tương tự với *Th.152. 


Khổ do biến hoại là điều mà ta cảm thấy khi có niềm 
vui đang hưởng trong giây phút hiện tại bỗng dưng 
chuyển thành khổ. Chẳng han, khi vừa được một bữa 
ăn ngon, no dày, cảm thấy an ổn, nhung dạ dày bỗng 
đau quặn do bởi sán lãi. 

Hoặc giả, hiện thời ta có thé cảm thấy đang an ôn, 
hốt nhiên gia súc bị giặc cướp xua di, cửa nhà bị đốt 
cháy, và hạnh phúc bỗng hóa thành khổ đau. 

Do vậy, nói chung, chẳng có khoái lac, an ổn và danh 





up your mind that in this life you must do everything in 
order to liberate yourself from samsaära, the great 
ocean of suffering, and attain constant happiness, the 
rank of complete Buddhahood. With this thought in 
mind, make preparations for practising the Dharma, do 
the actual practice, and bring it to a conclusion. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.88-92, trans. 
T.A. 


V.19 The suffering of the human realm 


The following passages (V.19 to 21) from 'The Words 
of My Precious Teacher' are solemn contemplations on 
the painful nature of human existence. 

Focussing on the 'dark side' of life but not lacking in 
irony, they are meant to induce a sense of 
disillusionment with samsara. 


Human suffering include the three types of great 
suffering fundamental to humans; the four great 
streams of suffering — birth, ageing, sickness and 
death; the dread of meeting hated enemies; the fear of 
losing loved ones, the suffering of encountering what 
one does not want, and the suffering of not getting what 


one wants. 928 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.120, trans. T.A. 


V.20 The three fundamental types of suffering 
This passage explores similar idea to that of *Th.152. 


The suffering of change is what we feel when some 
kind of happiness we experience in the present 
moment suddenly turns into suffering. For example, 
having eaten a nourishing meal, fully satisfied, we may 
just feel fine, but then we get stricken by a violent 
stomach disease due to a worm developing in our belly. 

Or, presently we may feel just fine, but then our 
livestock are driven away by enemies, our home burns 
down, we get attacked by a terrible disease-spirit 


501 





của luân hồi. Hãy tự hạ quyết tâm rằng kiếp này phải 
gắng hết sức để giải thoát khỏi luân hồi, khỏi biển khổ 
mênh mông, đạt được sự an lạc vững bền, thành tựu 
sự giác ngộ trọn vẹn. Với tâm niệm này, sẵn sàng thực 
hành giáo pháp, trải nghiệp thực tế, đi đến mục đích. 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 88-92, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 


V.19 Khổ của loài người 


Những đoạn văn sau đây ( V.19-21) được trích từ tác 
phẩm “The Words of My Perfect Teacher” (Lời dạy của 
người thầy hoàn hảo của tôi) là những quán chiếu sâu 
sắc vé bán chát đau khó của đời người. 

Tập trung vào “mặt lối” của cuộc sống nhưng cũng 
đây sự châm biếm, nhằm làm tan ảo tưởng vé [hạnh 
phúc] của vòng luân hồi. 


Khó của con người gồm ba nói thống khó chính yếu 
mà kiếp người phải chịu; bốn dòng khó chính — sanh, 
già, bệnh và chết; sợ khi gặp kẻ thù ghét; sợ phải chia 
lia những người thân yêu, khó khi đôi diện với điêu bât 
như ý, khó khi không đạt được thứ ta mong càu.96 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 120, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.20 Ba loại dau khó cơ bản 
Đoạn này khai thác ý tưởng tương tự với *Th. 152. 


Khó do biến hoại nghĩa là khi điều gì đó vừa khiến ta 
cảm thấy hạnh phúc ngay hiện tại thì bỗng dưng chính 
nó lại khiến ta thấy đau khổ. Chẳng hạn, khi vừa được 
ăn một bữa ăn giàu dinh dưỡng, hoàn toàn hài lòng, có 
thé ta vừa mới cảm thấy an ón, nhưng sau đó lai bị dau 
do bởi căn bệnh dạ dày mà ở đó sán lãi đang phát triển 
trong bụng ta. 

Hoặc giả, hiện tại ta vừa mới cảm thấy an ón, nhưng 
sau đó gia súc của ta bị giặc cướp, nhà cửa bị đốt 








dự nào mà dường như ta có thể hưởng trong cảnh giới 
luân hồi này lại có tính hằng thường và ôn dinh dù tối 
thiểu, rồi rốt cuộc không có gì ngoài đau khổ, nên hãy 
khởi tâm nhàm chán chúng... 


Khổ (lặp lại) khó là lúc mà khó này chưa qua, khó 
khác đã tới. 

Chẳng hạn, ta bị bệnh hủi, rồi lại có ung nhọt, trên 
ung nhọt ấy lại thêm lở loét. Hoặc là, khi cha vừa mắt, 
me lại qua đời. Hay là, bị kẻ thù truy đuổi, mà người 
thân lại mát di. 

Dù sanh bát cứ đâu trong cảnh giới luân hồi này, ta 
cũng chỉ trải thời gian mà nếm trải đau khổ chất chồng, 
chẳng chút khoảnh khắc an ổn. ... 


Hầu hết chúng ta, khi dang tự mãn rằng ta an lạc, có 
vẻ như thật sự không cảm thọ chút khổ nào, nhưng kỳ 
thực chỉ là đang gây nhân của khó. 

Thực phẩm ta ăn, áo quần ta mặc, cửa nhà, gia sản, 
trang sức, yến tiệc, thảy đều được làm nên bằng sai 
quấy. Vì hết thảy hành động của ta không gì ngoài 
những mưu chước hiểm ác, chúng chỉ cho ra kết quả 
dau khó330, . 

Do kết quả chung cuộc của tất cả những điều này, 
khiến ta phải chịu vô vàn khổ đau trong các nẻo dữ. 
Vậy nên mọi thứ có vé nhu an ôn hiện giờ thực té chỉ 
là tác thành khô.331 


The Words of My Perfect Teacher, pp.120-4, dịch 
Anh T.A. 


V.21 Khó sanh, già, bệnh, chết 


Đoạn văn hình tượng này phác họa những khô diễn 





(virus), or receive some bad news from the outside, 
and our happiness suddenly turns into suffering. 

Since, in general, none of the pleasures, comforts 
and renown we may seem to enjoy in this realm of 
samsaára have even a tiny bit of permanence and 
reliability; and are eventually nothing but suffering, 
grow disillusioned with them. ... 


The suffering of (repeated) suffering is when, before 
one suffering is over, we are inflicted by another one. 

For example, we have leprosy, then we get an ulcer, 
and then, on top of the ulcer, we break out in sores. Or, 
upon our father's death, our mother also dies. Or, we 
are pursued by an enemy, and on top of that, someone 
dear to us passes away. 

Wherever we are born within this realm of samsära, 
we merely spend our time experiencing one kind of 
suffering following on top of another, without even a 
momentary chance for happiness. ... 


Most of us, who presently pride ourselves on being 
happy, do not actualy seem to experience any 
suffering, but are really just creating the causes of 
suffering. 

The food we eat, the clothes we wear, our homes 
and riches, our ornaments and festivals are all 
produced through wrong-doing. Since all our actions 
are nothing but sinister machinations, they can only 


result in suffering? 29 E 

As the end result of all these, we will have to go 
through the endless suffering of the bad destines. So 
everything that appears to be our well-being now is 


actually the suffering of suffering in the making.330 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.120-4, trans. 
T.A. 


V.21 The sufferings of conception to birth, 
ageing, sickness, and death 


This graphic passage outlines the pains involved in 


502 





cháy, ta mắc phải tâm bệnh nặng né [giống nhu vi-rút 
đang xâm chiếm tâm hồn], hoặc nhận tin dữ từ bên 
ngoài, nên hạnh phúc bỗng hóa thành khó đau. 

Do vậy, nhìn chung, chẳng có khoái lạc, an yên, 
danh vọng nào chúng ta tưởng chừng như đang thỏa 
mãn trong cõi luân hồi này thậm chí với một chút điều 
kiện có tính chất cố định và đáng tin cậy, đến cuối cùng 
chúng không có ý nghĩa gì ngoài đau khổ, hãy thức tỉnh 
về những điều này... 


Khổ của các khó [lặp di lặp lại] là lúc, trước khi cái 
khổ này qua đi, thì ta phải gánh chịu một cái khổ khác. 

Chẳng hạn, ta bị bệnh hủi, lại có ung nhọt, và rồi, 
ngoài ung ngọt ấy, lại bùng phát thêm lở loét. Hoặc là, 
khi cha vừa mát, thì me lại qua đời. Hoặc là, ta bị kẻ 
thù truy đuổi, đồng thời, người thân của ta qua đời. 

Dù sanh ra ở bất kỳ đâu trong cõi luân hồi này, ta 
cũng chỉ đơn giản trải qua thời gian để chịu hết đau 
khó này đến khó dau khác, thậm chí không có một chút 
khoảnh khắc an vui... 


Hầu hết chúng ta, khi dang tự hào rằng mình dang 
hạnh phúc, có vẻ như thật sự không có chút cảm giác 
đau khổ nào, nhưng kỳ thực ta vừa mới tạo ra nhân 
của nỗi khổ. 

Thực phẩm ta ăn, quần áo ta mặc, nhà cửa và tài 
sản, trang sức và yến tiệc của ta tất thảy được tạo ra 
từ những việc làm sai trái. Vì hết thảy các hành động 
của ta chúng không gì ngoại trừ những âm mưu hiểm 
ác, nên chúng chỉ cho ra kết quả đau khổ”... 

Như kết quả cuối cùng của tất thảy các hành động 
ấy, ta phải gánh chịu vô vàn khổ đau trong các nẻo 
khó. Do đó moi thứ có vẻ nhu hạnh phúc trong hiện tai 
trên thực tế đó chỉ là cái khó của cái khó dang hình 
thành mà thói.98 


(Lời day của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 120, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.21 Nỗi khổ của khái niệm sanh, già, bệnh, và 
chết 


Đoạn minh họa dưới đây phác thảo những nỗi khó 








ra trong đời sống ngắn ngủi của con người, và thúc 
giục người ta hành trì Pháp - tu giới và tu tuệ — đấy là 
cách bảo vệ tốt nhất chống lại những khó này và sự lặp 
lại của chúng. 


Loài người trên thế gian này thuộc loại thai sanh. Kết 
sanh thức của hương ám (gandharva) kết hợp với tinh 
cha huyết me,332 rồi cám thọ khổ khi chuyển thành 
khối nhày (kalalam: kiết-lạt-lam), bọt nhão (arbudam: 
át-bộ-đàm, cục thịt nhão (pesi: bế-thi), cục thịt cứng 
(ghanam: kién-nam) và chi tiết (pra$ãkhã: bát-la-xà- 
khu) các loại. 333 

Khi đầu và các chi cùng với tát cả các bộ phận được 
phát triển hoàn chỉnh, nó cảm thọ khổ như thể bị ném 
vào một ngục thất chật chội và hôi hám, tối tăm bên 
trong thai mẹ. 

Khi người mẹ ăn đồ nóng, nó khó như thé bị lửa đốt. 
Khi mẹ ăn đồ lạnh, nó khổ như thể bị ném vào nước 
lạnh. Khi mẹ nằm xuống, nó khổ như thể bị núi đè. Khi 
mẹ no, nó khổ như bị đá chẹt. Khi mẹ đói, nó khổ như 
rơi xuống vực. Rồi khi me di, ngồi hay xoay quanh, nó 
khổ như bị gió bạt. 

Đến lúc xuất sanh sau khi đủ tháng trụ thai, và gió 
nghiệp (lực của nghiệp quá khứ) quay đầu nó chúc 
xuống rồi đẩy nó qua sản môn, nó chịu đau đớn như 
thể bị một đại lực sĩ nắm hai chân mà quật vào tường. 
Khi nó chui ra khỏi giữa xương chậu, nó chịu dau nhu 
thể bị kéo xuyên qua lỗ trong bàn kéo sợi.334 

Nếu sản môn quá hẹp, nó không thể chào đời mà 
chết ngay tức thì; hay quả thực, cả mẹ lẫn con đều có 
thể chết, và thậm chí nếu không chết thì cũng phải chịu 
đau gần như chết... 


Lúc sanh, khi nó rơi từ trên xuống giường, nó chịu 
khổ như rơi vào hầm gai. Khi túi màng ối được gỡ khỏi 
lưng, nó như bị lột da sống. Khi được lau rửa những 
dịch nhớt trên mình, nó cảm thấy như chim non bị diều 
hâu quáp di.... 





the short human life-span, and urges people to practice 
Dharma - living ethically and developing wisdom — as 
the best protection against these and their repetition. 


Human beings in this world are born from the womb. 
The grasping consciousness of the gandharva enters 
into the mixture of the seminal fluid of the father and 


the uterine blood of the mother, 291 and then goes 
through the pain of turning into a quivering mass, then 
a creamy mass, an oval mass, then solidifying and 


rounding etc. 332 

When his head and limbs with all their parts are 
completely developed, he feels pain as if he was 
thrown into a prison in that tight and smelly, pitch black 
dark inside the mother's womb. 

When the mother eats hot food, he feels pain as if he 
was being burned by fire. When she eats something 
cold, he feels pain as if he was thrown into cold water. 
When she lies down, he feels pain as if he was crushed 
by a mountain. When she is full, he feels pain as if he 
was squeezed between rocks. When she is hungry, he 
feels pain as if he was falling into an abyss. And when 
she walks, sits down, or moves around, he feels pain 
as if he was being carried by the wind. 

When he is ready to come to birth after the number of 
months has been completed, and the wind of karma 
(the force of past action) turns his head downwards and 
pushes him through the birth canal, he suffers so much 
pain as if he was being held by his legs by a strong 
giant and banged against a wall. As he emerges from 
between the pelvic bones, he feels such pain as if 


being pulled through a hole in a drawplate.333 

If the birth exit is too narrow, he cannot come to birth 
but dies on the spot; or indeed, both mother and baby 
may die, and even if they do not, they feel pain as if 
they were going to die ... 


After coming to birth, as he falls on top of the bed he 
feels like falling into a thorny pit. As the amniotic sac is 
removed from his back, he feels like being flayed alive. 
As the slime is rubbed off his body, he feels like being 
beaten with a studded whip. As he is taken to his 

503 





diễn ra trong một cuộc đời ngắn ngủi của con người, 
thúc giục mọi người thực hành giáo pháp — sóng theo 
đúng luân thường đạo đức và phát triển trí tué — đây là 
cách báo vệ tót nhất giúp ta thoát khỏi những khó dau 
và sự lặp lại của đau khổ. 


Mọi người trên thế giới này được sanh ra từ bào thai. 
Thần thức (thần hồn: gandharva) xuất hiện trong sự kết 


hợp giữa tinh cha và huyết mẹ, rồi cảm giác khó chịu 
xuất hiện khi chúng chuyển thành khói nhày (kalalam: 
kiết-lạt-lam), thành bọt nhão, thành cục thịt nhão, sau 
thành cục thịt cứng và trón,... 80 

Đến khi đầu và các chi cùng với các bộ phận khác đã 
phát triển hoàn chỉnh, người đó sẽ cảm nhận khó nhu 
thể bị ném vào ngục tù chật chội hôi hám, bị nhồi nhét 
ở nơi tối tăm trong bào thai mẹ. 

Khi người mẹ ăn đồ nóng, nó khổ như thể bị lửa đốt. 
Khi mẹ ăn đồ lạnh, nó khổ như bị ném vào nước lạnh. 
Khi mẹ nằm xuống, nó khổ như bị ngọn núi đè. Khi mẹ 
dày bung, nó khó như bị bóp ngặt giữa những tảng đá. 
Khi mẹ đói, nó khó như bị rơi xuống ngục. Khi mẹ bước 
di, ngói xuóng hoác di chuyén xung quanh nó khó nhu 
bi gió thói bay. 

Khi nó sán sàng dé tái sanh sau khi dü tháng thu 
thai, ngon gió nghiép lực (sức manh của nghiệp quá 
khứ) quay đầu nó chúc xuống và đẩy nó qua đường 
sanh của mẹ, nó chịu đớn đau dữ dội như thể tay chân 
bị bóp chặt bởi một gã khổng lồ vạm vỡ và bị treo 
ngược lên tường. Khi nó chui ra khỏi giữa những 
xương chậu, nó đau đớn như bị kéo ra khỏi lỗ của một 
chiếc khuôn kéo dáy.61 

Nếu sản món quá hẹp, nó không thé chào đời thì sẽ 
chết ngay lập tức; thậm chí, cả mẹ lẫn con đều có thé 
chết, thậm chí nếu không chết, thì cả hai cũng trải qua 
con đau nhu thé sắp chết... 


Sau khi sanh ra, khi rơi từ trên giường xuống nó cảm 
giác như rơi vào hầm gai. Khi túi màng ôi được gỡ khỏi 
lưng, nó cảm giác như bị lột da sóng. Khi dịch nhày 
được lau rửa khỏi cơ thể, nó cảm giác như bị một cây 
roi nạm đá đánh vào thân. Khi được đặt vào trong lòng 








Bất cứ khi nào nó chịu khó bởi đói, khát, hay các thứ 
bệnh tật, nó không thê làm gì mà chỉ có khóc. 


[già:] Rồi khi ta lớn lên, ta có vé như đang được phát 
triển một thời gian, nhưng đời ta thực chất lại rút ngắn 
từng ngày, rồi ta dần dần đi đến chỗ chết. Ta bận lo 
các công chuyện của đời này khi chúng tiếp nối nhau 
xảy đến, nhu sóng nước, sóng sau dáy sóng trước, 
không hồi kết thúc. 

Và vì tất cả những việc cần làm chỉ là làm sai quấy, 
ta đang chịu khổ cùng cực khi tạo tác các nguyên nhân 
sanh vào các cảnh giới hạ liệt... 


Trong khi ta bận rộn đời mình với những thứ vô vị và 
bát tận của luân hồi, ta chẳng hề hay biết cái khó của 
già đang nắm chặt. 

Khi tát cả sức mạnh của thân ta dang dàn suy yếu, ta 
không còn có thể tiêu hóa nổi thực phẩm mình ưa 
thích. Khi đôi mắt ta mờ kém, ta không còn có thể nhìn 
rõ hình sắc quá nhỏ hoặc quá xa. Khi sức nghe của đôi 
tai ta yếu kém, ta không còn có thể nghe rõ được. 

Khi lưỡi ta yếu, ta không còn có thể nếm vị đồ ăn 
thức uống, hay phát âm rõ những điều mình muốn nói. 
Khi ý căn ta hư hoại và ký ức ta muội lược, ta trở nên 
đần độn và đãng trí vô cùng. 

Khi răng ta rụng, ta không còn có thể nhai được thức 
ăn cứng và lời của ta trở nên lí nhí. Khi thân nhiệt ta 
thất thoát, ta chẳng còn có thé giữ ám bằng quần áo 
mình mặc. 

Khi sức lực của ta hao mòn, ta chẳng còn có thể 
mang vác nặng được nữa. Dù ta có muốn tận hưởng 
những gì mình ưa thích, ta chẳng còn có khả năng để 
làm nữa rồi. Khi hệ thống hoạt lực của cơ thé ta hao 
mòn, ta trở nên cáu gắt và nóng nảy. Bị mọi người 
khinh thường, ta cảm thấy nản lòng và khổ sở. 

Khi các đại trong thân mắt quân bình, bệnh hoạn 
tăng gấp bội. Bước đi, ngồi xuống, mọi cử động bát ky 
trở nên khó nhọc gần như không thé.. 


[Bénh:] Thân người này được hop thành bởi bón đại 





mother's lap, he feels like a baby bird carried away by a 
hawk. ... 

Whenever he suffers from the pain of hunger, thirst, 
or any kind of sickness, he can do nothing but cry. 


[Ageing:] Then, as we grow up, we still seem to be 
developing for some time, but our life is actually 
diminishing each day, and we are getting closer and 
closer to death. We are busy looking after the affairs of 
this worldly life as they occur one after another, like 
ripples on water, never coming to an end. 

And since all they have to do with is just wrong-doing, 
we are in the extreme pain of creating the causes of the 
lower realms. ... 


While we busy ourselves with those pointless and 
never-ending affairs of samsara, we are caught 
unawares by the pain of ageing. 

As all our bodily strength gradually weakens, we can 
no longer digest the food we like to eat. As our eyes 
lose their strength, we can no longer see forms that are 
too small or distant. As our ear-faculty diminishes, we 
can no longer hear well. 

As our tongue-faculty weakens, we can no longer 
taste our food and drink, nor articulate properly what 
we want to say. As our mental faculty deteriorates and 
our memory gets clouded, we become terribly dull and 
forgetful. 

As our teeth fall out, we can no longer chew solid 
food and our words turn into mumbling. As our body 
heat is slipping away, we are no longer kept warm by 
the clothes we put on. 

As our physical strength dwindles, we cannot lift 
anything heavy. Though we would still like to enjoy 
what we want, we no longer have the power to act. As 
the energy system of our body is wearing out, we 
become irritable and impatient. Scorned by everyone, 
we feel depressed and miserable. 

As the body's elements get deprived of balance, our 
health problems multiply. Having to walk, sit down, or 
make any movement, becomes an almost 
insurmountable difficulty ... 


[Sickness:] This human body is composed of the four 
504 





me, nó cảm giác như thé con chim non bi diều hâu 
quáp đi,... 

Bát cứ khi nào nó chịu khổ bởi đói, khát, hay các loai 
bệnh tật, nó không thể làm gì ngoài việc khóc. 


[Già:] Sau đó, ta lớn lên, ta vẫn sẽ phát triển trong 
một thời gian nữa, nhưng thực chất cuộc đời của ta 
dang rüt ngán lại từng ngày, càng ngày càng tiến gần 
hơn đến cái chết. Ta bận lo các công chuyện trong 
cuộc đời trần tục này khi chúng xảy đến liên tiếp nhau 
như những gợn sóng trên mặt nước, không bao giờ kết 
thúc. 

Và vì tất cả những mọi thứ ta làm đều là sai quấy, 
nên ta đang phải gánh chịu cơn đau cùng cực khi tạo 
các nhân sanh vào các cõi thấp... 


Khi ta bận rộn đời mình với những thứ vô vi bát tận 
trong vòng luân hồi, ta không hề hay biết về cái khổ 
của tuói già. 

Khi áy tất cà sức lực của thân này dần suy yếu, ta 
không còn có thể tiêu hóa nói thực phẩm mình muốn 
ăn. Khi đôi mắt giảm dần thị lực, ta không còn nhìn 
thấy hình sắc nếu nó quá nhỏ hoặc quá xa. Khi năng 
lực thính giác suy giảm, ta không còn nghe rõ nữa. 

Khi chức năng vị giác trở nên nhạt, ta không thể nào 
ném vị đồ ăn và thức uống, cũng không thể diễn đạt rõ 
ràng điều mình muốn nói. Khi năng lực tư duy dần kém 
và trí nhớ dần lờ mờ, ta trở nên cực kỳ đần độn và 
đãng trí. 

Khi răng rụng, ta không còn có thể nhai thức ăn cứng 
và lời nói trở nên lí nhí. Khi thân nhiệt thất thoát, ta 
chẳng còn có thé giữ ám bằng cách mặc thêm quần 
áo. 

Khi sức cùng lực kiệt, ta không thể nâng bắt kỳ vật 
nặng nào. Dù vẫn muốn tận hưởng điều mình thích, 
nhưng ta không còn khả năng để thực hiện nữa. Khi hệ 
thống năng lượng của cơ thể hao mòn, ta trở nên cáu 
gắt và nóng nảy. Khi bị người khác khinh thường, ta 
cảm thầy buồn phiền và khó sở. 

Khi các nguyén tố của thân này mát quân bình, các 
rắc rối về sức khỏe tăng lên gập bội. Bước di, ngồi 
xuống, hay bát ky chuyén dóng nào cüng déu tró nén 
khó nhọc gần nhu không thé vượt qua được... 


[Bệnh:] Thân người này được hợp thành bởi bốn yếu 








(đất / rắn, nước / dính, lửa / nóng, và gió / chuyển 
động). 

Khi chúng mắt quân bình, ta đau nhức bởi bệnh tật 
thuộc phong, mật hay đàm.335 Ta có thé là người khỏe 
mạnh dồi dào thời tráng thịnh thiếu niên, nhưng khi 
bệnh đau ập tới, ta tức thì cảm thấy như một con chim 
nhỏ bị đá ném trúng. 

Sức lực của ta bỗng chốc suy kiệt, ta nằm liệt giường 
và đến cử động cũng khó khăn. Thậm chí nếu có ai hỏi 
‘Có sao không?', ta cũng chẳng thé trả lời nhanh nháu 
được — chỉ có thể thì thào từng tiếng. Bất luận nằm 
nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái, nằm ngửa hay 
năm sắp, ta cũng luôn cảm thấy không thoải mái. 

Ăn uống mát ngon, đêm mát ngủ. Ban ngày, thấy 
ngày như dài ra; ban đêm, thấy đêm như dài ra. 

Dù muốn hay không, ta cũng phải dùng các thứ 
thuốc đắng, cay, hoặc chua, và chịu đau để trích huyết, 
đốt cứu, và các thứ khác. Ta kinh sợ nghĩ rằng mình sẽ 
chết vì thứ bệnh này. 

Bi ma qui bát33Ô, tinh thần bát ổn, ta chẳng thể làm 
chủ thân tâm, rồi thậm chí sanh tâm mê loạn hơn cả 
những mê loạn luân hồi thường tình. 

Một số người thậm chí tự sát hay nhảy xuống vực 
thẳm. Những người khổ vì (các chứng bệnh ghê gớm 
như) phong hủi hoặc động kinh thì sóng cũng như chết. 
Bị đuổi khỏi nhân quần, họ bị bỏ rơi trong cô độc. 


Thường thì người bệnh chẳng thể tự chăm sóc. Khi 
bị bệnh tật án mòn, họ trở nên nóng nảy và hay đỗ lỗi 
cho người khác. 

Khi bệnh tật dai dẳng, mọi người mệt mỏi vì chăm 
sóc và không ai nghe họ nữa. Họ khổ sở triền miên bởi 
những cơn đau bộc phát... 


[Tử:] Thân ngươi ngả xuống giường, không thể nào 
dậy được. Ngươi có thê thây đô ăn thức uông nhưng 
chăng còn thèm. Kinh sợ bởi cái chết thây trước, ngươi 





elements (earth / solidity, water / cohesion, fire / heat, 
and wind / movement). 

When they are out of balance, we suffer from the 
pain of sickness associated with wind, bile or 


phlegm.934 We may be an exuberantly healthy person 
in the prime of our youth, but when we are struck by the 
pain of sickness, we immediately feel like a little bird hit 
by a stone. 

Our strength suddenly slips away, we sink into our 
bed, and we find it hard even to move. Even when 
somebody asks us 'What is the problem?', we are not 
able to give them a quick reply — we can only speak 
with an expiring voice from deep within. Whether we lie 
on our right side, on our left side, on our belly, or on our 
back, we always feel uncomfortable. 

We lose our appetite, and can no longer sleep at 
night. During daytime, the day seems long; during 
night-time, the night seems long. 

Willy-nilly, we have to put up with the bitter, hot or 
sour taste of medicine, and the pain of bloodletting, 
cautery, and so forth. We are terrified from the thought 
that we might even come to die of this sickness. 


Under the power of demons?39 and poor integrity, 
we may lose control over our body and mind, and have 
even more deluded perceptions than our usual 
samsäric delusions. 

Some people even kill themselves or jump down from 
a precipice. People suffer from (such terrible diseases 
as) leprosy and epilepsy, so even whilst living it is as if 
they were dead. Expelled from human society, they are 
left on their own. 


Usually, sick people cannot look after themselves. As 
sickness eats them away, they become short-tempered 
and find more and more fault with everything done by 
others. 

If their sickness lasts too long, then people get tired 
of looking after them and do not listen to them any 
more. They are in constant pain of suffering from the 
pangs of sickness. ... 


[Death:] Your body falls into bed and cannot get up. 
You can see your food and drink but have no appetite 
for them. Terrified by the premonition of death, you feel 


505 





tố phó quát (đất / chát rắn, nước / chát dính, lửa / hoi 
nóng, và gió / chuyén dóng). 

Khi chúng mát quân binh, tức ta phải chịu con đau 
của bệnh tật như phong, mật hay đàm. 62 Có thể ta có 
sinh lực tràn dày trong độ tuổi thanh xuân, nhưng khi 
ốm đau ập tới, ngay lập tức ta cảm thấy như thể một 
con chim nhỏ bị đá ném trúng. 

Bỗng chốc sức mạnh của ta suy kiệt, nằm liệt 
giường, chi don giản việc di chuyển thôi cũng trở nên 
khó khăn. Thậm chí nếu có người hỏi “Có chuyện gì 
vậy?,” ta cũng chẳng thé đáp trả nhanh chóng được — 
chỉ có thể thì thào từng tiếng từ sâu trong lồng ngực 
mình. Bất luận là năm nghiêng sang hướng bên phải, 
bên trái, nằm sáp, hay nằm ngửa, ta luôn cảm thấy 
không thể thoải mái. 

Ta mất khẩu vị, không thể nào ngủ vào buổi đêm. 
Ban ngày, thấy ngày như dài ra; ban đêm, thấy đêm 
như dài ra. 

Dù muốn dù không, ta vẫn phải chịu đựng vị đắng, 
cay hoặc chua của thuốc, chịu đựng luôn cả cái đau khi 
phải trích máu, đốt cứu, vân vân. Ta kinh sợ nghĩ rằng 
có thé minh sẽ chết vì căn bệnh này. 

Chịu kiểm soát bởi quy di £3 và khả năng hồi phục 
kém, ta chẳng thé làm chủ được thân và tâm, thậm chí 
tâm sanh mê loạn hơn cả những mê lọan luân hồi 
thường tình. 

Một số người thậm chí tự sát hoặc nhảy xuống vực 
thẳm. Những người khổ sở vì [những bệnh khủng 
khiếp như] phong hủi và động kinh, thì dù sống cũng 
như đã chết. Bị tách biệt với xã hội loài người, bị bỏ rơi 
trong cô độc. 


Thông thường, người bệnh không thể tự chăm sóc 
bản thân. Khi bị bệnh tật ăn mòn, họ trở nên nóng tính 
và ngày càng trách móc người khác về những điều họ 
làm cho mình. 

Nếu căn bệnh dai dẳng, mọi người sẽ trở nên mệt 
mỏi khi phải chăm sóc và không còn lắng nghe họ nữa. 
Họ khó sở triền miên khi phải chịu đựng sự dàn vặt của 
căn bệnh... 


[Chết:] Thân ngươi ngã xuống giường và không thé 
nào đứng dậy. Bạn có thê nhìn thây dô ăn thức uóng 
nhưng chẳng còn thèm. Kinh sợ bởi điêm báo vé cái 








cảm thấy đau khổ khôn cùng. Can đảm và tự tin biến 
mắt. Ngươi bắt đầu thấy ảo ảnh và ảo giác. 

Đã đến lúc người phải ra đi vĩnh viên; thân bằng, 
quyến thuộc có thé đứng váy quanh nhưng không thé 
giữ ngươi lại được. Ngươi phải trải qua nỗi đau đớn 
của cái chết đơn độc một mình. 

Ngươi có thể có vô vàn tài sản nhưng chẳng thể 
mang theo. Ngươi không thể xả bỏ mà cũng chẳng thể 
lưu giữ. 

Khi nguoi nhớ lai những ác nghiệp đã tạo, ngươi sẽ 
bắt đầu cảm thấy hối hận. Ngươi được nhắc nhở 
những khổ đau trong các nẻo dữ, mà kinh sợ. Khi cái 
chết đến bất chợt, ngươi cảm thấy khiếp đảm. Khi 
những biểu hiện sự sống phai dần, ngươi cảm thấy 
lạnh lẽo. 


Khi một người làm ác chết, y tự dám ngực lúc bên bờ 
sự chết, rồi chết đi với đầy vết cào cấu trên ngực mình. 
Nhớ lại ác nghiệp quá khứ đã làm, nó sợ mình sanh 
vào ác đạo. 

Nó cảm thấy hối tiếc vì đã chẳng biết tu hành khi còn 
có thé, chỉ điều này mới cứu giúp nó lúc lâm chung. 
Cảm thấy đau đón tột cùng nơi tim, y bấu chặt ngực, 
rồi chết đi với đầy những vết cào cấu trên ngực mình. 

Có câu rằng: 'Nếu thấy người ác lúc lâm chung, đó là 
người thầy chỉ cho ta thấy quả của nghiệp.' Ngay cả 
trước khi chết, những kẻ ấy cũng bị ám ảnh bởi các 
dấu hiệu bất tường trong cõi dữ. Họ thấy đủ các cảnh 
tượng khủng khiếp, và mọi cảm thọ đều trở nên nhức 
nhôi. 

Khi các đại trong thân tan rã, nó thở khó nhọc, các 
chi co quáp. Họ trở nên mé loạn, rồi mắt tron ngược 
mà qua đời. Họ gặp sứ giả của Diêm vương, và khi các 
viễn ảnh của trung hữu bắt đầu xuất hiện, họ chẳng có 
gì che chở hay nương tựa. 


[Pháp là nơi nương tựa:] Ngươi chẳng có gì đảm 
bảo rằng thời khắc từ giã đời sống này trần trụi và 
trắng tay sẽ không đến ngay hôm nay. Khi ấy, điều duy 
nhất có thé thực sự cứu giúp là Thánh Pháp — không ai 
có thể làm nơi nương tựa cho ngươi. 

Lời rằng, 'Hãy nghĩ đến Pháp ngay khi còn trong 
bụng mẹ, khi vừa sanh hãy nhớ nghĩ sự chét.' Bởi cái 





deeply distressed. Your confidence and self-assurance 
have vanished. You start having delusory visions and 
hallucinations. 

Your time has come for the great moving on. You 
may be surrounded by relatives and friends on all sides 
but they cannot keep you back. You have to go through 
the pain of dying all alone. 

You may have had countless possessions but you 
cannot take them with you. You cannot let go of them 
and yet you cannot keep them. 

As you recall your former wrong-doings, you start 
feeling remorseful. You are reminded of the pains of 
the bad destines, and you are terrified. As death 
suddenly arrives, you feel dread. As the appearances 
of the living fade away, you feel cold. 


When a wrong-doer dies, he beats his chest on the 
verge of dying, and dies full of nail-marks on his chest. 
Remembering his former actions of wrong-doing, he is 
terrified of being reborn in a bad destiny. 

He feels regret at not having practised the Dharma 
while he was free to do so, which would have helped 
him in the moment of death. Feeling tremendous pain 
in his heart, he clutches at his breast, and dies full of 
nail-marks on his chest. 

As the saying goes, Watch a wrong-doer dying — he 
is a teacher demonstrating the workings of karma.’ 
Even before they die, such people are haunted by 
omens of the lower realms. They have all sorts of 
terrifying visions, and all their sensations become 
painful. 

When their bodily elements start to disintegrate, they 
breathe hard, and their limbs twitch. They become 
confused, then their eyes roll up and they pass beyond 
this life. They are met by messengers from the Lord of 
Death, and as the visions of the intermediate state start 
to appear for them, they have no protector or refuge. 


[The Dharma as ones refuge: You have no 
assurance that the moment of leaving this life naked 
and empty-handed will not come as soon as today. At 
that time, the only thing that can certainly help you is 
the holy Dharma — no-one else can give you refuge. 

As said, 'Think of the Dharma as soon as you are in 
your mother's womb. As soon as you are born, be 


506 





chét, ban cám tháy dau khó khón cüng. Lóng can dám 
và tự tin bién mát. Ban bát đầu cảm thấy mo hồ và ảo 
giác. 

Đã đến lúc bạn phải ra đi cho kiếp tái sanh khác. 
Người thân và bạn bè vây quanh mọi hướng nhưng họ 
không thể giữ bạn ở lại. Bạn phải trải qua nỗi đau đớn 
của cái chết đơn độc một mình. 

Có thé bạn sở hữu khối tài sản không đếm xué 
nhưng bạn chẳng thể mang theo. Không thể bỏ nhưng 
cũng không thé giữ chúng. 

Khi bạn nhớ lại những ác nghiệp đã tạo, bạn bắt đầu 
cảm thấy rất ăn năn hối hận. Nghĩ tới những đau đớn ở 
các nẻo dữ, mà kinh sợ. Cái chết đến bất chợt, khiến 
bạn cảm thấy khiếp đảng. Khi sự hiện diện của sự 
sống phai dần, bạn cảm thấy lạnh lẽo. 


Khi cái chết đến với người làm điều xấu ác, y tự dám 
vào ngực mình ngay lúc lâm chung, chết xuống với đầy 
vết cào cấu trên ngực. Nhớ lại các ác nghiệp sai trái 
trước đây, nó sợ mình tái sanh vào cõi dữ. 

Nó cảm thấy hối hận vì chẳng hành trì giáo pháp khi 
còn tự do để tu tập, điều này lẽ ra đã cứu nó trong giây 
phút lâm chung. Cảm thầy đau đớn tôt cùng trong lòng, 
nó báu chặt ngực, chết xuống với đầy vết cào cầu trên 
ngực. 

Có câu nói rằng, “Quan sát người làm việc xấu ác lúc 
lâm chung - họ là người thầy chỉ cho ta thấy sự vận 
hành của nghiệp quả.” Thậm chí trước khi chết, những 
kẻ ấy cũng bị ám ảnh bởi điềm xấu ở các cõi dữ. 
Chúng thấy đủ các cảnh tượng khủng khiếp, mọi cảm 
giác đều trở nên đau đớn. 

Khi các tế bào của thân tan rã, nó thở một cách khó 
nhọc, các chi co quắp. Nó trở nên mé loạn, rồi mắt tron 
ngược và chấm dứt cuộc đời này. Nó gặp các sứ giả 
của Diêm vương, khi hình ảnh của cảnh giới trung hữu 
dần hiện ra trước mặt, nó chẳng còn người che chở 
hay chốn nương tựa nào nữa. 


[Giáo pháp là nơi ta nương tựa:] Chẳng có gì đảm 
bảo rằng thời điểm bạn rời khỏi cõi đời trần trụi và 
trắng tay là điều không thể ra trong hôm nay. Khi áy, 
môt điều duy nhất chắc chắn có thé cứu rỗi bạn đó là 
giáo pháp thánh thiện — không một ai khác có thé làm 
nơi nương tựa cho bạn. 

Như được dạy rằng, “Hãy nghĩ đến giáo pháp ngay 








chết đến bát ngờ, không kể già trẻ, ta cần phải hành 
Pháp ngay từ thuở lọt lòng để giúp mình trong lúc lâm 
chung. 

Nhưng rồi đến tận bây giờ, ta vẫn không hề nghĩ đến 
cái chết, mà còn bận rộn tranh đấu với kẻ thù và bảo 
vệ gia quyến, chăm lo cửa nhà và tài sản. Bởi toàn bộ 
thời gian đã phí đi cho tham lam, thù hận và si mê vì 
thân bằng quyến thuộc, nên ta đã phạm phải một sai 
lầm khủng khiếp. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.124—132, dịch 
Anh T.A. 


V.22 Ái biệt ly khỗ 


Đoạn này là lời của tỗ sư Longchen Rabjampa 
(1308-1364) phái Nyingma, duoc Patrul Rinpoche dân 
trong phán ‘khô cái không muôn dén lai dên’. 


Ta muón sóng chung mái, vói chóng vo, gia dinh, 
nhung cháng thé nào duoc, chác chán phái biét ly. Ta 
muốn sóng mãi trong cửa nhà xinh dep, nhưng chẳng 
thé nào duoc, chán chán phái bó lai. 

Ta muón mái vui huóng cuóc dói sung suóng sang 
giàu, nhưng chẳng thé nào được, chắc chán phải mát. 
Ta muốn giữ mãi thân người quy báu viên mãn nhàn 
hạ và tương ưng, nhưng chẳng thể nào được, chắc 
chắn phải chết. 

Ta muốn mãi học Pháp, với thượng sư hiền thiện, 
nhưng chẳng thể nào được, chắc chắn phải mắt thầy. 
Ta muốn được ở mãi với bạn đạo thân thiết, nhưng 
chẳng thể nào được, chắc chắn phải chia tay. 

Ngay từ ngày hôm nay, hãy mặc giáp tinh tấn, và 
sẵn sàng vượt qua bên kia An lạc quôc mà không ly 
cách. Đó là những điều mà 'Ké ăn mày không có 
Pháp’ này337 có thể khuyên đạo hữu nhàm chán luân 
hồi một cách sâu xa. 


The Words of My Perfect Teacher, p.139, dịch Anh 
T.A. 





mindful of death!’ Since death can hit suddenly both the 
old and the young, we have to practise the Dharma that 
can help us in the moment of our death since the day 
we are born. 

Yet we have not thought of death up to now, but have 
been busy fighting our enemies and protecting our 
family, taking care of our home and possessions. As all 
this time has been spent in attachment, hatred and 
bewilderment for the sake of friends and relatives, we 
have committed a great error. 


"The Words of My Perfect Teacher, 
trans. T.A. 


pp.124—132, 


V.22 The pains of being parted from who and 
what we love and like 


This passage from Nyingma master Longchen 
Habjampa (1308-1364), is quoted by Patrul Rinpoche 
in the section on 'the pain of encountering what one 
does not want. 


We would like to stay together with our spouse and 
family forever, but we are certain to part from them. We 
would like to stay in our nice home forever, but we are 
certain to leave it behind. 

We would like to enjoy a happy life of abundance 
forever, but we are certain to lose it. We would like to 
keep this precious human life of freedom and 
connection forever, but we are certain to die. 

We would like to keep studying the Dharma with our 
wonderful teacher forever, but we are certain to let him 
go. We would like to stay together with our nice spiritual 
friends forever, but are certain to separate. 

‘From this very day, put on the armour of 
perseverance, and get ready to cross over to the Land 
of Great Bliss (of Awakening) without separation.' This 


is what | the ‘Beggar without Dharma'338 advise to all 
my companions who are deeply disillusioned with 
samsara. 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.139, trans. T.A. 


507 





khi còn trong bung mẹ. Ngay sau khi chào đời, hãy ý 
thức về cái chết!” Vi cái chết có thé tới bát ngờ, cả 
người già lẫn trẻ em, ta phải thực hành giáo pháp để tự 
giúp mình trong giây phút lâm chung từ khi ta được 
sanh ra. 

Nhưng đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn chưa chiêm 
nghiệm về cái chết, vân còn tranh đấu với kẻ thù, vẫn 
còn bảo vệ gia quyền, bảo vệ nhà cửa và tài sản. Tất 
tháy thói gian đều dành cho việc luyến luu, thù hận và 
ảo tưởng vì lợi ích của các người thân và bạn bè, nên 
ta đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 124- 
132, do T.A. dịch tiêng Anh). 


V.22 Đau khó khi chia lia những người và những 
điều ta yêu thích 


Đoạn này là lời của Lat-ma Longchen Rabjampa 
(1308-1364), được Patrul Hinpoche trích dân trong 
phân “khô của việc đôi mặt với điều mình không muôn”. 


Ta muốn chung sống mãi với tình vợ chồng và gia 
đình, nhưng chắc chắn ta phải biệt ly. Ta muốn sống 
mãi trong ngôi nhà ám cúng, nhưng chắc chán ta phải 
bỏ lại. 

Ta muốn mãi vui hưởng cuộc đời sung túc hạnh 
phúc, nhưng chắc chắn ta sẽ mắt chúng. Ta muốn giữ 
mãi thân người quý báu đầy đủ tự do và tương thích, 
nhưng chắc chắn ta sẽ chết. 

Ta muốn mãi học giáo pháp với thượng sư hiền 
thiện, nhưng chắc chắn phải giã từ. Ta muốn được 
đồng hành mãi với bạn đạo thân thiết, nhưng chắc 
chắn phải lìa xa. 

“Kể từ ngày hôm nay, hãy mặc áo giáp của sự tỉnh 
cần, sẵn sàng bước về phía trước dé đến vùng đất an 
lành cao quý [của giác ngộ] không còn biệt ly nào.” Đây 
là lời khuyên mà Tôi “Kẻ ăn mày không biết giáo 
pháp'64 gửi đến tất cà đạo hữu những người tỉnh 
mộng sâu sắc về luân hồi. 


(Lời dạy của bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 139, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 








V.23 Milarepa trách cứ: đừng phí bắt cứ cơ hội 
hành pháp nào! 


Tương tự, Milarepa giáo giới các đệ tử đừng lãng phí 
cơ hội có được Thân người quý báu' này.338 


Dù ta có dạy Pháp, chỉ ít người thực hành. 


Dù ta có day Pháp, khiến tỉnh ngộ luân hồi, rất ít 
người có thê, thật sự sinh nhàm chán. 


Dù ta có bảo họ, không thời gian để chờ, vì đời đang 
can dân, ít ai nghĩ dên chết. 


Dù hiếm có trì giới, khi được thân người quý người, 
nhàn hạ và tương ưng, rât ít người giữ được, dù chỉ 
trong một ngày. 


Dù ta nói công đức, thượng sanh và giải thoát, và 
luân hôi tệ hại, ít người vào cửa Pháp. 


Dù ta có truyền dạy, những khẩu giáo uyên thâm, 
thân truyền339 không giấu giếm, chỉ ít người có thể, 
thực sự tu hành theo. 


Dù ta có dẫn nhập, Thánh Pháp Đại thủ án,340 rát ít 
người có thê, kiên đạt tự tánh tâm. 


Dù ta luôn sách tấn, khuyên án cư trong núi, tâm 
nguyện của thượng sư, ít người muôn hành theo. 





V.23 An admonition by Milarepa: do not waste 
any opportunity to practise the Dharma! 


In a similar vein, Milarepa admonishes his students 
not to waste the opportunity presented by 'the precious 


human life". 337 


Even though I may teach the Dharma, only a few 
people put it into practice. 


Though I may teach the Dharma to engender 
disillusionment with samsàra, the ocean of suffering, 
very few people are revolted with it. 


Though I may tell them that there is no time to wait, 
for the rest of their lives is fully petering out, very few 
people are mindful of death. 


Even though it is a rare opportunity to keep steadfast 
ethical discipline when you have a precious human life 
with freedom and connection (to the Dharma), very few 
people can keep even the one-day precepts. 


Though I may tell them about the good qualities of 
the higher realms (of humans and gods) and liberation, 
as well as the shortcomings of samsãra, very few 
people do actually enter the gateway to the Dharma. 


Though | may teach the most profound oral 


instructions of the whispered lineage 298 without 
reservation, only a few people do put them into 
practice. 


Though I may give them guidance and introduction to 


the holy Dharma of Mahàmuara, 339 
do recognize the nature of the mind. 


very few people 


Though I may always try to inspire them to go on a 
mountain retreat, the guru's heart-wish, very few 
people are actually willing to do the practice. 


508 





V.23 Lời khuyên của Milarepa: Đừng phí bát cứ 
cơ hội thực hành giáo pháp nào! 


Giống như trên, Milarepa khuyên các các đệ tử 
không lãng phí cơ hội có được "kiép người quý báu” 
này.65 


Mặc dù Ta có dạy giáo pháp, nhưng chỉ có vài người 
thực hành giáo pháp. 


Mặc dù Ta có dạy giáo pháp khiến tỉnh ngộ luân hồi, 
biên khô đau, nhưng chỉ có ít người nhàm chán nó. 


Mặc dù Ta có khuyên họ rằng không còn thời gian để 
chờ đợi, phân đời còn lại của họ đang cạn dân, nhưng 
chỉ rát ít người tỉnh thức vé cái chết. 


Mặc dù hiếm có cơ hội để trì giới kiên định khi được 
thân người quý viên mãn cả tự do và tương thích [với 
giáo pháp], chỉ rất ít người có thê giữ giới dù chỉ một 
ngày. 


Mặc dù Ta nói về những phẩm chất tốt đẹp (công 
đức) để được vào cảnh giới cao (cõi người, cõi Trời) 
và giải thoát, cũng như nói về những đặc tính xấu của 
luân hồi, nhưng chỉ rất ít người thật sự bước vào cánh 
cửa giáo pháp. 

Mặc dù Ta có truyền dạy những chỉ dẫn uyên thâm 


nhất của dòng mật truyềnŠÖ không hề giấu giếm, 
nhưng chỉ ít người thực hành chúng. 


Mặc dù Ta đưa ra lời hướng dẫn và giới thiệu về giáo 
pháp thánh thiện Mahaàmudra (Pháp món Đại-thủ- 
án),87 nhưng chỉ rất ít người hiểu được bàn tánh của 
tâm. 


Cho dù Ta luôn truyền cảm hứng về việc án cư trên 
núi, đó là tâm nguyện của thượng sư, nhưng chỉ rât ít 
người thực sự sẵn lòng thực hành theo. 








Dù ta truyền chẳng giấu, phương tiện đạo thậm 
thâm, dạy bởi Na-ro-pa, rất ít được 'chuyét hóa '.341 


Nếu muốn điều có nghĩa, khi được thân người quý, 
nhàn hạ và tương ưng, hãy theo ta tu tập! 


One Hundred Thousand Songs of Milarepa, pp.260— 
61, dich Anh T.A. 





Though I may freely instruct them on the profound 
path of means taught by Naàropa, very few people do 


exhibit the sign of heat. 940 


If you want to do something meaningful while in this 


precious human body of freedom and connection, then 
follow me! 


“One Hundred Thousand Songs of Milarepa’, pp.260— 
61, trans. T.A. 


509 





Cho dù Ta công khai chi dán chẳng giấu các phương 
pháp sâu sắc do Nàropa (Na-lac-ba) chỉ day, nhưng chi 
rât ít người cho thây dâu hiệu của lòng nhiệt thành. 


Nếu muốn làm điều có ý nghĩa trong khi đang được 
làm người quý báu đây đủ tự do và tương thích, vậy 
hãy theo Ta tu tập!68 


(Trăm ngàn bài ca của ngài Milarepa, tr. 260-61, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 


288 Đại biểu cho cả tiểu lục địa Án-dó và thế giới nói 
chung. 


289 Hoặc làm chư thiên, chú giải bó sung thêm, phù 
hợp với Samyutta-nikaya V.474, răng nhiêu người hon 
được tái sinh ở cảnh giới tháp hơn cảnh giới người. 


290 Ở đây, một 'nghìn' có thể được xem là đại biểu 
cho một nhóm lớn. 


291 Vì ở đây đang nói với những người xuất gia; với 
người tại gia, trong danh sách các thân ác hành, điêu 
này được thay thê bằng tà dâm’. 


292 Opakkamikãni (tập kích bát ngờ), có lẽ ở đây có 
nghĩa là (Anh): ‘phí sýc’ (vi đây là nguyên nhân có thé 
gây bệnh hoặc cảm giác khó chịu), mặc dù nó cũng có 
thể có nghĩa là 'sự tắn công' của kẻ khác. 





Notes 


286 Representing both the Indian sub-continent and 
the world at large. 


287 Or as gods, the commentary adds, in line with 
Samyutta-nikaya V.474, which says that more humans 
are reborn at less than a human level than at a human 
level. 


288 A 'thousand' can be seen, here, as representing 
some large grouping. 


289 Inappropriate for renunciants; in lists of wrong 
bodily actions by laypeople, this is replaced by 'sexual 
misconduct. 


290 Opakkamikàni probably here means 'exertion' 
(as this is a possible cause of illness or unpleasant 
feelings), though it can also mean an 'attack by 
another person. 


510 





Chü thích 


1 Chi cho cá tiểu lục dia Án Độ và toàn thế giới nói 
chung. 


2 Hoặc làm thiên thần, chú giải bó sung thêm phù 
hợp với Kinh Tương ưng - Samyutta -nikãya V.474 cho 
răng chúng sanh tái sanh vào cảnh giới tháp hơn cõi 
người nhiều hơn được tái sanh vào cõi người. 


3 Một ngàn, ở đây, có thể được hiểu như là đại diện 
cho một nhóm lón. 


4 Điều này có nghĩa là đức Phát có thé tiếp xúc với 
toàn cõi thiên hà cấp siêu cao, tức là bao trùm cả ba 
cấp (hàng ngàn cụm thế giới, cõi thiên hà cấp cao, cõi 
thiên hà cấp siêu cao). (ND) 


5 Cói trời Tứ vương: cõi trời bốn hướng, mỗi hướng 
có một vị vua trời bảo vệ; 

cõi trời Ba mươi ba hay cõi trời Đao-lợi gồm ba mươi 
ba tầng trời, mỗi tầng có một vị vua trời cai trị; 

cõi trời Da-ma (Yãma): ánh nhìn xuyên màng đêm; 

cõi trời Dáu-suát: cõi trời mãn nguyện (tri túc); 

cõi trời Hóa lạc: cõi trời vui mừng trong sự hóa tạo; 

cõi trời Tha hóa Tự tại: cõi trời khống chế sự hóa tạo 
của người khác 

và cõi Phạm thiên: cõi trời Tối thượng. (ND) 


6 Bón giai đoạn: hoại, không, thành, trụ, (rồi sau đó 
quay lại chu kỳ hoại, ...). (ND). 


7 Cetanà: ý dinh, ý chí, ý muốn, chủ ý, cố ý, v.v..., nó 
thường được gọi là “tư” hay “hành.” 


8 [Vì đức Phật đang nói với các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn] — là những người xuất gia, nên quan hệ tình dục 
là không phù hợp; với người tại gia, trong danh sách về 
hành động sai lầm thuộc thân, điều này được thay thế 
bằng “quan hệ tình dục bừa bãi” (tà dâm). 


9 Opakkamikari ở đây có thé hiểu là “quá sức” [vi đây 
là nguyên nhân có thê gây bệnh hoặc cảm giác khó 
chịu], mặc dù nó cũng có nghĩa là “sự tân công” của kẻ 
khác. 








293 Tăng Chi Bộ (Anguttara-nikaya V.110) có đưa ra 


nhu một danh sách các nguyên nhân có thé gây bệnh 
khác “cảm tho' (vedayita). 


294 Có lẽ có nghĩa là phẩm tánh 'vó han' của từ, bi, 
hỷ, và xả. 


295 Điều như vậy cũng được lặp lại cho sự tái sinh 
trong tất cả các cõi trời được công nhận trong kinh 
(sutta) và cuối cùng nói rằng cùng một loại tu tập tâm 
hành ấy có thể dẫn đến sự diệt trừ các lậu hoặc, đạt 
được giải thoát tối hậu. 


296 Điều này cho tháy rằng mặc dù chúng ta hy vọng 
mọi thứ sẽ ôn định, không thay đôi và tiép tục là 'của 
ta’, nhưng chúng không bao giờ mãi như vậy. 


297 Đó là, đạt được ít nhất là sơ thiền, với hỷ lạc tràn 
ngập khắp cơ thê. 


298 Để có những điều vị ấy muốn, và nuôi vợ cùng 
gia đình. 


299 Ở Án-độ cỗ đại, các vị vua đôi khi sử dụng 
những hinh phạt khủng khiép — nhu những người ở 
phương Tây đôi khi cũng làm vậy. 


300 Những biểu tượng đại diện cho uy lực của tâm 
giác ngộ như lưỡi tâm sét. 





291 At Anguttara-nikaya V.110, these are given as a 
list of possible causes of illness, rather than ‘feelings’ 
(vedayita) 


292 Probably meaning the "'limitless' qualities of 
loving kindness, compassion, empathetic joy and 
equanimity. 


293 The same is repeated with reference to rebirth in 
all the divine realms recognized in the suttas and it is 
finally said that the same kind of cultivation of mental 
activities could lead even to the destruction of the 
intoxicating inclinations that bind one to further rebirths, 
and the attainment of final liberation. 


294 This is to show that although we expect things to 
be stable, unchanging and continuing as 'mine', they 
never remain as such. 


295 That is, attains at least the first meditative 
absorption, in which joy and easeful happiness pervade 
the body. 


296 In order to have the things he wants, and support 
a wife and family. 


297 |n ancient India, kings sometimes used 
horrendous punishments — as those in the West 
sometimes did, too. 


298 Symbols representing the thunderbolt-power of 
the awakened mind. 


511 





10 Trong Kinh Tăng chi - Anguara-nikaya V.10, 
những điều này được xem như một danh sách các 
nguyên nhân khả thi gây ra bệnh chứ không hẳn là 
“cảm tho" (vedayita). 


11 Có thé có nghĩa là những phẩm chát “vô han" của 
lòng từ, bi, hỷ, xả. 


12 Điều tương tự được lặp lại liên quan đến sự tái 
sanh trong tất cả các cõi trời được thừa nhận trong bài 
kinh này và cuối cùng được trình bày rằng có cách 
thức trau dồi, phát triển các hoạt động tinh thần có thé 
đưa đến sự hủy diệt mọi khuynh hướng không lành 
mạnh (lậu hoặc) — cái trói buộc [và dẫn dắt] một người 
tái sanh trong tương lai, đạt đến sự giải thoát cuối 
cùng. 


13 Sự khoái lạc do hình ảnh, âm thanh, mùi hương, 
vị nêm, sự xúc chạm của cơ thê mang lại. (Kinh Trung 
bộ - Majjhima-nikàya 111.234.) 


14 Điều này cho thấy rằng dù chúng ta mong đợi mọi 
thứ ôn định, không thay đôi và tiép tuc là “của tôi,” 
nhưng chúng không bao giờ duy trì được như vậy. 


15 Đó là, ít nhất là đạt được trạng thái thiền bậc một 
(sơ thiền), với niềm vui sướng và nhẹ nhàng tràn ngập 
khắp cơ thé. 


16 Để có được những điều vị ấy muốn, cũng như để 
nuôi vợ và gia đình. 

17 Ở Án Độ có đại, các vị vua đôi khi sử dụng những 
hình phạt thật khủng khiếp — như những người ở 
phương Tây đôi khi cũng làm vậy. 


18 Các biểu tượng chỉ cho uy lực như sắm sét của 
tâm giác ngộ. 


19 Chủ trương học thuyết đoạn diệt. (ND) 


20 Đức Phật thường dạy, mọi tồn tại đều có tính thể 








301 Cũng nhu Majjhima-nikaya 111.254—255, với một 
vài chi tiét khác biệt nhỏ. 


302 Nhát-xión-dé (icchantika) 'đoạn thiện căn, một 
người rât khó hay không thê thành Phật (trong đời này) 
(xem thêm *V.1). 


303 Những vị đang trên đạo lộ hướng đến hoặc là đã 
chứng dác Dự lưu, Nhất lai, Bát hoàn, và A-la-hán: 
xem đoạn *Th.201. 


304 Tức là, liệu người ấy sẽ không tiếp tục lãnh thọ 
những quả của thiện nghiệp đã tạo suót trong luân hôi? 


305 Cf. Dhammapada v.128. 





299 As also at Majhima-nikaya 11.254—255, with 
small differences of detail. 


300 An icchantika, or 'cut off type, a person only able 
to attain awakening with great difficulty (see also *V.1). 


301 Those on the path to or attained to being a 
stream-enterer, once-returner, non-returner or arhant: 
see passage ”Th.201. 


302 That is, will he not just continue experiencing the 
effects of his wholesome actions within samsàára? 


303 Cf. Dhammapada v.128. 


512 





tróng róng nằm ngoài chủ nghĩa nhị nguyên: một là 
trường tồn và hai là kết thúc. Vòng lưu chuyển luân hồi 
sống-chết giống như một giác chiêm bao, giống như ảo 
ảnh, tuy nhiên các nghiệp đã tạo ra thì không biến mắt. 
(ND) 


21 Giống trong Kinh Trung bó - Majjhima-nikaya 
III.254-255, nhưng có một vài chi tiét khác nhau không 
đáng kê. 


22 Nhát-xién-dé (icchantika: người thiếu bản thé giác 
ngộ-Phật tánh), hay “chặt đứt” (các tố chất tốt đã bị 
chặt đứt hoàn toàn) , một người rất khó để giác ngộ 
[trong đời này] (xem thêm *V.1). 


23 Những vị đang trên đại lộ hướng đến hoặc đã 
chứng đắc quả vi vào dòng thánh (Dự luu), trở lui một 
lần (Nhất lai), không trở lui (Bát hoàn), Arahant (A-la- 
hán): Xem đoạn *Th.201. 


24 Tức là, liệu người ấy sẽ không tiếp tục nhận lãnh 
quả của những thiện nghiệp trong luân hôi? 


25 Ba cảnh giới (ba cõi) trong vũ trụ quan Phật giáo 
góm 

(1) duc giới (kãmadhãtu: cảnh giới dày khát khao 
khoái lạc, có nghĩa là những chúng sanh ở trong trạng 
thái chịu sự trói buộc - dẫn dắt bởi thú vui khoái lạc 
giác quan), 

(2) sắc giới (rũipadhãtu: cảnh giới hình sắc tinh tế, có 
nghĩa là chúng sanh ở trong trạng thái hình sắc trở nên 
nhẹ nhàng, tinh tế, không còn bị thú vui tính dục chỉ 
phối, tức bón thiền), 

(3) vô sắc giới (aripadhãtu: cảnh giới tinh tế không 
hình sắc, có nghĩa là chúng sanh ở trong trạng thái tinh 
tế không hình sắc, không chịu sự chi phối bởi thú vui 
tính duc, tứ không). (Digha-nikaya — Kinh Trường bộ 
III.216. (ND) 


26 So sánh với Pháp cú, kệ 128 (Tham chiếu. 
Dhammapada v.128). ND: Nội dung của bài kệ trích 
dẫn trên là kệ Pháp cú 127, có thể dấu “...” là kệ Pháp 
cú 128, nên tác giả bảng tiếng Anh chú thích là kệ 
Pháp cú 128. 








306 Tên cướp và kẻ sát nhân Angulimala — xem 
đoạn *L.45. 


307 Chỉ cho người tu tập chứng đắc cao, nên bố thí 
cho những vị này sẽ được quả báo rât lớn. 


308 Ficus racemosa, huyền thoại Phật giáo cho rằng 
hoa này 3000 năm mới nở một lân. 

309 Tám tình huống ngăn cản gặp Phật, nghe Pháp. 

310 Bài kệ này có thé được diễn giải theo hai cách: 


pháp hữu vi nên được xem như tia chớp..., hoặc là ta 
nên nhìn pháp hữu vi như cách ta nhìn tia chớp... 





304 The robber and murderer Angulimala — see 
passage *L.45. 


305 A person who is very spiritually developed, so 
that gifts given to them yield abundant good karmic 
fruit. 


306 Ficus racemosa, said in Buddhist mythology to 
blossom only once every 3000 years. 


307 Which prevent one from encountering the 
Buddha, and hearing his teachings. 


308 This verse can be interpreted in two ways: that 
the conditioned should been seen as being like a 
shooting star etc., or that one should view the 
conditioned in the same way as one would view a 
shooting star etc. 


513 





27 Câu nói án du cho việc bắt đầu truyền bá giáo 
pháp của đức Phật. (ND) 


28 Tên cướp và kẻ sát nhân Angulimala — xem đoạn 
*L.45. 


29 Trong bảng dịch tiếng Anh là “nếu ai hành động 
như con người thi sẽ kết thúc như con người” (if one 
acted like a human being, one would end up as a 
human being). Câu này có nghĩa là cho dù chúng ta 
thực hiện việc tốt đẹp hay việc xấu ác trong đời này thì 
đời sau chúng ta cũng vẫn là con người theo nhu lý 
luận về nghiệp cố định. (ND) 


30 Có nghĩa là lúc tuổi trẻ và trung niên, người này 
đã từng giết hại sinh loài. Một khi thực hiện việc tước 
đoạt mạng sống của sinh loài khác thì tuổi thọ của 
người đó sẽ tụt giảm, nên sẽ không sống cho đến già 
dé nhận phước quả mà minh đã thực hiện việc giữ giới 
không giết hại lúc tuổi già ở đời trước. (ND) 


31 Bồ-tát ma-ha-tát (Bodhisattva Mahàsattva). (ND) 


32 Người đã phát triển tâm linh rất cao, vì vậy, cúng 
dường (hoặc dâng tặng) phẩm vật dên họ sé có được 
kêt quả tót đẹp vô cùng phong phú. 


33 Ficus racemosa, huyền thoại Phật giáo cho rằng 
hoa này 3.000 năm mới nở một lân. 


34 Tám tình huống cản trở gặp Phật và nghe giáo 
pháp 


35 Bài kệ này có thể được diễn giải theo hai cách: 
các sự vật hiện tượng có điều kiện nên được xem như 
tia chớp ... hoặc ta nên nhìn các sự vật hiện tượng như 
cách ta nhìn vào tia chớp ... (ND: Bài kệ âm Hán Việt: 
Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, 
như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.) 


36 Cấu trúc ngôn ngữ (verbal construction) hay mang 
tính ngôn ngữ là cái được sản sanh từ nhận thức thuộc 
từ ngữ và không có hiện vật. (Lê Mạnh Thát, Triết học 
Thế Thân, Đạo Sinh dịch Việt, NXB. Tổng Hợp 
TP.HCM, 2005:331). (ND) 








311 Đất, nước, lửa, và gió. 


312 Phật tạng (Buddha-garbha) hay Như Lai Tạng 
(Tathãgata-garbha), khả năng dác quà Phật: xem *V.1. 


313 Các a-tu-la không được tính vì là một cõi riêng 
với chư thiên, khi nói có năm cõi thay vì sáu. 


314 Xem *'V.24. 


315 Đây chỉ cho chỉ một hạng chư thiên trong Phạm 
thê thuộc Sắc giới (xem “ba cõ trong phân Bảng chú 
giải thuật ngữ và tên riêng). 


316 Luật xuất gia. 


317 Năm loại hành vi ngay đời sau nhất định dẫn tái 
sanh vào địa ngục: giét mẹ, giét cha, giét A-la-hán, làm 
cháy máu thân Phật và phá hòa hiệp Tăng. 


318 “Tâm bó-dé', tâm hướng đến giác ngộ, thúc đây 
con đường từ bi dán dén Phật quả. 


319 Cảnh giới không hý luận, thoát ly phân biệt vọng 
tưởng. 


320 Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158) là người 
sáng lập đầu tiên của phái Sakyapa, duoc cho là dà 
nhận được cốt tủy giáo huấn vé ‘xa lia bón chấp trước” 
từ chính Bồ-tát Mafijuéri (gọi là Mañjughosa). 


321 Xem HSM pp.634-635. 





309 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


310 Earth, water, fire, and wind 


311  Buddha-garbha or  Tathágata-garbha, 
potential for attaining Buddhahood: see *V.1 


the 


312 The demi-gods are not counted as a separate 
realm from the gods, when there are said to be five 
realms instead of six. 


313 See *V.24. 


314 This refers to only one type of the brahmà gods 
of the elemental form worlds (see 'three realms' in 
Glossary). 


315 Monastic discipline. 


316 Any of the five types of action entailing that one's 
next rebirth will definitely be in a hell: killing one's 
mother or father, or an arhant, shedding the blood of a 
Buddha, or causing a schism in the Sangha. 


317 The 'mind set on awakening' that fuels the 
compassionate path to Buddhahood. 


318 The sphere of freedom from preoccupation with 
concepts. 


319 Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158) was the 
initial founder of the Sakyapa school, who is said to 
have recieved the pith instruction on 'parting from the 
four attachments’ from the bodhisattva Manjuśrī 
(otherwise called Mafijughosa) himself. 


320 See HSM pp.634-635. 


514 





37 Đây là, toàn bộ moi su vật hiện tượng (pháp hữu 
vi): tham khảo “ba cõi” trong phân Chú thích thuật ngữ 
(Glossary). 


38 Dát, nước, lửa và gió. 


39 Phật tang (Buddha-garbha) hay Nhu Lai tang 
(Tathagata-garbha), khả năng dat dén giác ngộ (quả 
Phật): xem ”V.1. 


40 Các bán thiên (A-tu-la) không được xem như là 
một cõi tách biệt với hạng chư thiên, do vậy gọi đó là 
năm cõi chứ không phải sáu cõi. 


41 Xem *V.24. 


42 Điều này chỉ cho một loại thiên thần trong các loai 
thiên thần trong cõi Pham thiên thuộc cánh giới hinh 
sắc tinh tế (sắc giới) (xem từ “ba cõi” trong phần Chú 
thích thuật ngữ (Glossary). 


43 Giới luật xuất gia. 


44 Có năm loại hành vi nhất định sẽ tái sanh vào địa 
ngục ngay đời sau: giêt mẹ, giêt cha, giêt A-la-hán, làm 
chảy máu thân Phật và chia ré Tăng đoàn. 


45 Là “tâm giác ngộ,” là chất liệu của con đường từ 


bi dẫn đến Phật quả. 


46 Cảnh giới xa lìa mọi suy diễn và tưởng tượng (hý 
luận) (tức xa lia mọi ý tưởng có mâm móng mang tính 
ngôn ngữ). 


47 Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158) là người 
sáng lập đầu tiên của trường phái Sakyapa, được cho 
là đã nhận giáo huấn cốt lõi về “Xa lìa bốn lưu luyến” từ 
Bồ-tát Manjuéri (Văn Thù, hay còn goi là Mañjughosa). 


48 Xem HSM. trang 634-635. 








322 Trạng thái trung gian giữa hai đời sống. 


323 Tạng: Kun-bzang Lâm Zhal lung, bản dịch tiếng 
Anh đây đủ, The Words of my Perfect Teacher (Những 
lời day của Chân Su của tôi), xem WPT. 


324 Trong *V.14. 


325 Chí thiểu đó là những gì &hor ba, từ Tây Tang 
vé luân hôi (sarmsãra), có nghĩa. 


326 “Thư gửi ban' v. 68. Xem thêm *Th.55. 
327 Ot "Th 79. 


328 Y tưởng tương tự được diễn tả trong Samyutta- 
nikãya II.187-88, theo nghĩa máu mà ta đã đồ trong các 
đời quá khứ. 


329 Trong số các loại khổ đau khác nhau trong cõi 
người, những suy nghiệm về ‘ba khó cơ bản' và ‘bón 
dòng khó lớn' được trích dịch ở đây. Những hình thức 
khổ được liệt kê đề cập những khổ nêu trong bài pháp 
đầu tiên của đức Phật: *L.27. 


330 Đề thực chứng lời tuyên bố kinh ngạc này, Patrul 
Rinpoche dẫn một ít ví dụ hàng ngày, như trà. Như ông 
chỉ ra, trồng trà phải diệt rất nhiều côn trùng, và vận 
chuyén trà sang Tây Tạng gây khó rất nhiều cho những 
người khuân vác và động vật thó. 

Sau đó, ông đề cập đến gian lận và lừa dối trong việc 
trao đổi trà, và khó phát sinh từ việc sản xuất các sản 
phẩm từ động vật, như len và da cừu, để trao đổi 
(WPT, pp.9-90). 

Mặc dù lập luận của ông phản ánh các điều kiện kinh 
tế của Tây Tạng thế kỷ 19, nhưng cũng thật dễ dàng 
để thấy có thể áp dụng cho tất cả các ngành công 
nghiệp thực phẩm, tiếp thị... hiện đại. 


331 Vấn dé là chừng nào chúng ta có được an ôn 
bóc lột các chúng sinh khác, chúng ta chỉ đang tạo ra 
những nguyên nhân của khô đau. 





321 The intermediate state between two lives. 


322 For a full English translation, see WPT. 


323 In *V.14. 


324 At least that is what “khor ba, the Tibetan word 
for samsára means. 


325 'Letter to a Friend' v. 68. See also *Th.55. 
326 Cf. *Th.73. 


327 A similar idea is expressed at Samyutta-nikaya 
II.187—88, in terms of the blood we have lost in past 
lives. 


328 From among the various types of suffering in the 
human realm, the meditations on the ‘three 
fundamental types of suffering and the 'four great 
streams of suffering’ are translated here. The listed 
forms of suffering are those referred to as painful in the 
Buddha's first discourse: *L.27. 


329 To substantiate this shocking statement, Patrul 
Rinpoche adduces a few everyday examples, like tea. 
As he points out, cultivation of the tea plant involves 
killing a lot of insects, and its transportation into Tibet 
causes a lot of pain to the porters and pack animals. 

Then he mentions the trickery and deceit involved in 
bartering the tea, and the pain incurred by producing 
the animal products, like wool and lambskin, given in 
exchange (WPT pp.79-90). 

Though his arguments reflect the | economic 
conditions of nineteenth century Tibet, it is easy to see 
how they apply all the more to modern food industry, 
marketing etc. 


330 The point is that as long as our well-being is 
gained through the exploitation of other beings, we are 
creating the causes of suffering. 


515 





49 Trang thái trung gian giữa hai kiếp sống. 


50 Để xem bản dịch tiếng Anh đầy đủ, tham khảo 
WPT. 


51 Trong phàn *V.14. 


52 Ít nhất đó là “khor ba,” trong tiếng Tây Tạng gọi là 
luân hôi (samsara). 


53 “Thư gửi bạn” V.68. Xem thêm *Th.55. 
54 Tham chiếu *Th.73. 


55 Ý tưởng tương tự được diễn tả trong Samyuta- 
nikàya 1L187-88, chi cho huyét thông mà ta đã từng có 
trong các đời trước. 


56 Trong số các loại khổ đau khác nhau trong cõi 
người, những suy nghiệm về “ba khổ cơ bản” và trong 
bài Pháp đầu tiên của đức Phật: *L.27."bón dòng khó 
lớn” được trích dich ở đây. Những loại khó được liệt kê 
ở đây là những điều được nêu trong bài Pháp đầu tiên 
của đức Phật: ”L.27. 


57 Để minh chứng cho tuyên bố gây sốc này, Patrul 
Rinpoche dẫn một số ví dụ trong cuộc sống hàng ngày, 
như trà. Ông chỉ ra rằng, trồng trà phải diệt rất nhiều 
côn trùng, việc vận chuyén trà sang Tây Tạng gây rất 
nhiều đau khó cho những người khuân vác và động vật 
thô. 

Sau đó, ông đề cập đến mưu mẹo và lừa dối trong 
quá trình trao đổi trà, nỗi khó phát sinh khi sản xuất các 
sản phẩm làm từ động vật, như len và da cừu, để mua 
bán (WPT trang 79-90). 

Mặc dù lập luận của ông phản ánh các hình thức 
kinh tế của Tây Tang thé kỷ 19, nhưng cũng thật dễ để 
liên tưởng với tất cả các ngành công nghiệp thực 
phẩm, tiếp thị, ... trong hiện tại. 


58 Quan điểm cho rằng chừng nào chúng ta còn tạo 
ra vật chất thông qua việc khai thác các chúng sanh 
khác, tức chúng ta còn đang tạo ra những nguyên 
nhân của khổ đau. 








332 Theo y học Án-dó, phôi thai được hinh thành từ 
hỗn hợp tinh dich của người cha và máu tử cung của 
người mẹ. Vào thời điểm thụ thai, hỗn hợp này được 
cho là có ý thức từ hương ám (gandharva), một chúng 
sanh trong trung hữu, gá vào. 

Kinh Pali Mahã-tanhã-sankhaya Sutta (Majjhima- 
nikãya 1.265—266) nói rằng thu thai chỉ có khi hội đủ ba 
điều kiện này: quan hệ tình dục của cha và mẹ, vào 
đúng thời diêm chu kỳ kinh nguyệt của mẹ, và hiện 
diện hương ám, một chúng sanh sắp sửa tái sinh. 


Tuy nhiên, lập trường của các vị Thượng tọa bộ 
chính thống là không tồn tại trung hữu (antarabhava), 
khoảng thời gian giữa sự chết (tử hữu) và khởi đầu 
một đời sống mới (bản hữu), vì vậy đoạn văn này nêu 
lên vấn đề giải thích. 


333 Những mô tả tương ứng với các giai đoạn phôi 
thai trong bón tuân đâu. 


334 Bàn kéo sợi được dùng dé làm cho đường kính 
của một sợi chỉ thành nhỏ hơn. Nó bao gồm một tám 
kim loại có một hoặc nhiều lỗ trong đó, xuyên qua đó 
sợi chỉ được rút ra dé làm cho nó móng hơn, bởi vi 
đường kính của lỗ trong tắm nhỏ hơn đường kính của 
dây. 

335 Ba loại dịch thể trong y học Tây Tạng. 


336 Theo thế giới quan Tây Tạng, một vài chứng 
bệnh do ảnh hưởng của ma quỷ. 


337 Đó là cách Longchen Rabjampa tự gọi mình một 
cách khiêm tôn. 


338 Xem HSM pp.532-533. 

339 Tang: snyan brgyud: nhi truyén, truyền pháp 
riêng bằng ri tai. Đó là, những giáo lý tối mật, chỉ truyền 
miệng và cho riêng từng đệ tử, như thé ‘ri tai dé không 
ai khác có thé nghe duoc. 


340 Đại thủ án (Mahamudra) là giáo lý Kim cang thừa 





331 According to Indian medicine, the foetus is 
formed from the mixture of the father's semen and the 
mother's uterine blood. At the time of conception, this 
mixture is said to be entered by the consciousness 
from a gandharva, a being in the intermediate state. 

The Pāli Maha-tanhà-sankhaya Sutta (Majjhima- 
nikaya 1.265—266) says that there is descent into the 
womb only when three condiions are met: sexual 
intercourse, at the right time of a woman's monthly 
cycle, and a being that is about to be reborn, a 
gandhabba (Pali for gandharva), is present. 


The position of orthodox Theravadins, though, is that 
there is no time period between death and the start of a 
new life, so this passage presents a problem of 
interpretation for them. 


332 These descriptions correspond to the embryonic 
stages of the first four weeks. 


333 A drawplate is used to make the diameter of a 
wire smaller. It consists of a metal plate with one or 
more holes in it, through whch wire is drawn to make it 
thinner, because the diameter of the hole in the plate is 
smaller than the diameter of the wire. 


334 The three humours of the body in Tibetan 
medicine. 


335 According to the Tibetan world-view, some 
illnesses are connected with demonic influences. 


336 That is how Longchen Rabjampa calls himself 
out of modesty and self-irony. 


337 See HSM pp.532-533. 


338 That is, the most secret teachings, which are 
transmitted only orally and individually to each 
students, as if ‘whispered’ so that no-one else can hear 
it. 


339 Mahamudrá is the highest Vajrayana teaching of 
516 





59 Theo y học Án Độ, phôi thai được hinh thành từ 
hỗn hợp tinh dich của người cha và máu tử cung của 
người mẹ. Vào thời điểm thụ thai, hỗn hợp này được 
cho là có ý thức từ thần thức hay hương ấm 
(gandharva), một chúng sanh trong trung hữu. 

Kinh Mahi - taphi - sankhaya (Majjhima nikãya 1.265- 
266) nói rằng thu thai chi có khi hội đủ ba điều kiện 
này: quan hệ tình dục giữa cha mẹ, vào đúng thời điểm 
chu kỳ kinh nguyệt và sự hiện diện hương ấm, một 
chúng sanh sắp sửa tái sanh, (tiếng Pali gọi là 
gandharva). 


Tuy nhiên, lập trường của các vi Thượng toa bộ 
chính thống là không tồn tại trung hữu (antarabhava), 
khoảng thời gian giữa sự chết (tử hữu) và khởi đầu 
một đời sống mới (bản hữu), vì vậy đoạn văn này nêu 
lên vấn đề giải thích cho những vị ấy. 


60 Những mô tả này tương ứng với các giai đoạn 
phôi thai trong bón tuân đâu. 


61 Bàn kéo sợi được dùng để làm cho đường kính 
của một sợi chỉ trở nên nhỏ hơn. Nó bao gồm một tắm 
kim loại có một hoặc nhiều lỗ trong đó, xuyên qua đó 
sợi chỉ sẽ trở nên mỏng hơn, bởi vì đường kính của lỗ 
trong tắm kéo nhỏ hơn đường kính của sợi dây. 


62 Ba loại dịch té trong y học Tây Tang. 
63 Theo quan điểm của Tây Tạng, có một vài chứng 
bệnh do ảnh hưởng của ma quỷ. 


64 Đó là cách Longchen Rabjampa tự gọi mình một 
cách khiêm tôn. 


65 Xem HSM. trang 532-533. 
66 Đó là, những giáo lý tối mật, chỉ truyền miệng và 


truyền riêng cho từng dé tử, như thê “thì thâm vào tai” 
dé không ai khác có thê nghe được. 


67 Mahàmudra (Bai-thü-án) là giáo lý Kim cương 








cao nhất của phái Kagyudpa, có nguồn góc từ Đại 
thành tựu giả An-dó Tilopa (988-1069), và hàm chứa 
những chỉ giáo dé thực chứng bản tánh của tâm tương 
tự như truyền thống Đại Viên Mãn (Dzogchen) (xem 
*V.70). 


341 Chi cho thuc hành nội nhiệt duoc goi là tumo 
(Skt. candali), pháp thứ nhất trong hệ thông thực hành 
yoga được goi là ‘sáu pháp Nãropa.. 





the Kagyudpa order, originating from the Indian 
mahāsiddha Tilopa (988-1069), and containing 
instructions for recognizing the nature of the mind 
similar to those of the Dzogchen tradition (see *V.70). 


340 The reference is to the practice of 'inner heat 
known as tumo (Skt candali), first in a system of yoga 
practices known as the ‘six dharmas of Nãropa'. 


517 





thừa cao nhất của phái Kagyudpa, có nguồn góc từ Dai 
thành tựu giả Ấn độ Tilopa (988-1069) và hàm chứa 
những chỉ giáo dé thực chứng bán tánh của tâm tương 
tự như truyền thống Dzogchen (Đại Viên Mãn) (xem 
“V.70). 


68 Chỉ cho việc thực hành “nội nhiệt” được gọi là 
tumo (S.candali), phương pháp đầu tiên trong hệ thống 
thực hành yoga hay còn được gọi là “sáu Pháp 
Nàropa." 








CHƯƠNG 6 - ĐẠO TÍCH VÀ ĐẠO HÀNH 


THƯỢNG TỌA BO 
Trách nhiệm cá nhân - tự thân nỗ lực 


Th.79 Đức Phật, người chỉ đường; tự ta tự mình 
đi 


Làm ác do chính ta; nhiễm ô do chính ta. Không làm 


ác do ta; tự thanh tịnh do ta. Tịnh, không tịnh do ta; 
không ai tịnh cho ai... 


Các ngươi tự nỗ lực; Như Lai chỉ thuyết dạy. Thiền 
giả đã hành đạo, thoát khỏi lưới tử ma. 


Dhammapada 165 and 276, dịch Anh P.D.P. 

Th.80 Sức mạnh tỉnh giác 

Không buông lung, đường đến bất tử; sống buông 
lung, đường đên tử ma. 


Không buông lung, không chết; buông lung, như chết 
rồi. 


Nỗ lực, không buông lung, tự chế, tự điều phục, bậc 
trí xây hòn đảo (an toàn cho mình), nước lũ khó ngập 
tràn. 

Dhammapada 21 and 25, dịch Anh P.H. 

Th.81 Tw uón nán 

Nguoi tri thủy. dẫn nước; người làm tên nắn tên; 


người thợ mộc uốn gỗ; hiền trí tự chế ngự. 


Dù thắng trên chiến trường, chiến thắng ngàn quân 
địch, không bằng tự chiến thắng, đây chiến thắng tối 





CHAPTER 6: THE BUDDHIST PATH AND ITS 
PRACTICE 


THERAVADA 
Individual responsibility and personal effort 


Th.79 Buddhas show the way; one must tread it 
oneself 


By oneself is evil done; by oneself is one defiled. By 
oneself is evil left undone; by oneself is one made pure. 
Purity and impurity depend on oneself; no one can 
purify another. ... 


You yourself must make the effort; the Tathagatas 
are only teachers. 

The meditators who tread the way are released from 
the shackles of death. 

Dhammapada 165 and 276, trans. P.D.P. 


Th.80 The power of heedful awareness 


Heedfulness is the path to 
heedlessness is the path to death. 


the deathless; 


The heedful do not die; the heedless are as if already 
dead. ... 


By effort and heedfulness, restraint and self-control, 
let the wise one make an island (of himself) which no 
flood can overwhelm. 


Dhammapada 21 and 25, trans. P.H. 

Th.81 Gradually straighten yourself out 

Irrigators guide the water; fletchers straighten the 
arrow shaft; carpenters shape the wood; the wise 


control themselves. 


Though one may conquer a thousand times a 
thousand men in battle, it is best to be victor over just 


518 





CHU'ONG 6 - CON ĐƯỜNG VÀ THU'C HÀNH PHẬT 
GIÁO 


THU'ONG TOA BO 
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TỰ THÂN NÓ LUC 


Th.79 Các Phật chỉ đường; ta phải tự mình bước 
chân đi 


Làm ác do chính ta. Ô uế do chính ta. Không làm ác 
do chính ta. Sự thanh tịnh do chính ta tạo ra. Sự thanh 
tinh và không thanh tinh phụ thuộc vào chính ta. Không 
ai có thé thanh lọc cho người khác... 


Bản thân ta phải nỗ lực; Nhu Lai (Tathàgata) chỉ là 
người thuyết dạy. 

Thiền giả bước trên con đường đạo, thoát khỏi xiềng 
xích của tử ma. 


(Kinh Pháp cú 165 và 27, do P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.80 Sức mạnh của nhận thức không buông 
lung (tỉnh giác) 


Sự không buông lung là con đường dẫn đến sự bất 
tử. Sự buông lung là con đường dân dên với cái chết. 


Những người không buông lung không chết; những 
kẻ buông lung như thê đã chêt rôi... 


Bằng nỗ lực và không buông lung, sự tự kiềm chế và 
tự chủ, bậc trí xây tạo nên một hòn đảo (của chính 
mình) mà không cơn lũ nào có thê gây ngập tràn được. 

(Kinh Pháp cú 21 và 25, do P.D.P. dịch tiếng Anh). 

Th.81 Dần dần tự uốn nắn bản thân 

Người trị thủy dẫn nước; thợ làm cung tên làm thẳng 
trục mũi tên; thợ mộc tao hinh cho gô; bậc trí kiêm soát 


bản thân. 


Mặc dù người có thể chinh phục một nghìn lần một 
nghìn người trong trận chiến, nhưng chiến thắng lớn 








thượng. 


Chút ít, từng sát-na, hiền trí trừ cấu uế, như người 
thợ kim hoàn, đãi cặn từ quặng bạc. 


Dhammapada 80, 103 and 239, dịch Anh P.H. 


Th.82 Đừng phung phí đời mình, lãng phí cơ hội 
tu đạo 


Dü sống một trăm năm, ác giới, không tu định, chẳng 
bằng sông một ngày, trì giới, tu tâm định... 


Người ít học già tuổi, sống khác gì trâu cày: chỉ lớn 
thêm khói thịt, trí tuệ không lớn thêm... 


Trẻ không tu phạm hạnh, cũng không kiếm bạc tiền: 
ü rủ như cò già, bên bờ ao không cá. 


Dhammapada 110, 152 and 155, dịch Anh P.H. 


Th.83 Nỗ lực chân chánh hướng tâm và dẫn đến 
chám dứt khó đau 


Đoạn này nhắn mạnh rằng nỗ lực là cán thiết cho 
việc tu đạo, mặc dù lưu ý rằng *L.32 khuyến khích nỗ 
lực đó không nên quá căng và cũng không nên quá 
chùng. 


Này các tỳ-kheo, với ba trường hợp, cần phải nỗ lực 
nhiệt hành. 

Ba trường hợp gì? Các pháp ác bất thiện chưa sanh, 
cần phải nỗ lực nhiệt hành, khiến không sanh. Các 
pháp thiện chưa sanh, cần phải nó lực nhiệt hành, 
khiến cho sanh. Cảm thọ thân khó, kịch liệt, mãnh liệt, 
đau nhức, không thoải mái, không thích ý, không thích 
ý, cướp đoạt mạng sống đa sanh, cần phải nỗ lực nhiệt 
hành, nhẫn thọ. 





one: oneself. 

Gradually, little by little, moment by moment, a wise 
person should remove their own impurities, as a smith 
removes his dross from silver. 

Dhammapada 80, 103 and 2389, trans. P.H. 


Th.82 Do not fritter life away, 
opportunities for spiritual development 


wasting 


Better than living a hundred years with bad conduct 
and lacking in meditative composure, 

Is living for one day ethically disciplined and 
meditative. ... 


The person of little learning grows old like a plough- 
OX: 
muscles grow, but not wisdom. ... 


Those who in youth have neither led the holy life nor 
acquired wealth: they pine away like old herons in a 
pond without fish. 


Dhammapada 110, 152 and 155, trans. P.H. 


Th.83 Effort rightly directs the mind, and leads to 
the end of painful states 


This passage emphasizes that effort is needed for 
the spiritual path, though note that L.32 counsels that 
such effort should be neither too taut nor too slack. 


Monks, under three circumstances effort should be 
put forth. 

What three? For the non- arising of unarisen 
unwholesome states of mind, for the arising of unarisen 
wholesome states of mind and for the enduring of 
sharp, rough, disagreeable, life-sapping bodily feelings. 

Monks, under these three circumstances effort should 
be put forth. 


519 





nhát là chién tháng mót nguói: Chính bán minh. 


Dần dần, từng chút một, từng khoảnh khắc, bậc trí 
nên loại bỏ những tạp chất của chính họ, như người 
thợ kim hoàn lây cặn quặng ra khỏi bạc. 


(Kinh Pháp cú 80, 103 và 239, do P.D.P. dịch tiếng 
Anh). 


Th.82 Đừng làm hỏng cuộc sống, lãng phí cơ hội 
tu tập phát triển tâm linh 


Dù sống cả trăm năm mà hành vi xấu ác (ác giới) và 
thiêu sự an tính thiên định, cũng không băng sông một 
ngày có giới đức (giữ đạo đức) và thiên định (tu thiên 
định). 


Người ít học sẽ già đi như một con bò cày: Cơ bắp 
phát trién, nhưng không khôn ngoan hơn... 


Những người còn trẻ đã không sống đời thánh thiện 
cũng như không có được của cải: họ ủ rũ như những 
con cò diệc già trong ao không có cá. 


(Kinh Pháp cú 110, 152 và 155, do P.D.P dịch tiếng 
Anh). 


Th.83 Nỗ lực hướng tâm một cách đúng đắn và 
dẫn đến chấm dứt trạng thái dau khó 


Đoạn này nhắn mạnh rằng nỗ lực là cán thiết cho con 
đường tâm linh (tu đạo), mặc dù lưu ý rằng L.32 
khuyên ta rằng nỗ lực đó không nên quá căng cũng 
không quá chùng. 


Này các Tỳ-kheo, trong ba trường hợp cần phải nỗ 
lực cố gắng. 

Ba trường hợp đó là gì? Đối với trạng thái tâm bất 
thiện chưa sinh thì cần nỗ lực để khiến (tâm bắt thiện 
đó) không sinh ra; đối với tâm thiện chưa sinh thì cần 
nỗ lực để khiến (tâm thiện) đó sinh ra; và cần nỗ lực 
nhẫn thọ những cảm giác khó chịu, gian khổ, bất mãn, 
bát đồng, đau khó gám nhắm thân thé. 

Này các Tỳ-kheo, trong ba trường hợp này cần phải 








Này các tỳ-kheo, trong ba trường hợp này, cần phải 
nỗ lực nhiệt hành. 


Atappa-karaniya Sutta: Anguttara-nikáya 1.153, dich 
Anh P.D.P. 


Th.84 Cơ sở phát khởi và nỗ lực 


Đoạn này cho thấy, mặc dù giáo pháp của Phật 
không cháp nhận ý niệm vé một bán ngã thường hằng, 
nhưng những khái niệm vé sách tán và nó lực cá nhân, 
cùng cơ sở tâm lý cho những điều này, được công 
nhận là thích đáng. 


Báy giờ, có một bà-la-món đi đến chỗ Thế Tôn, chào 
hỏi thân thiện, rồi ngồi xuống một bên và nói: 'Thưa 
Tôn giả Gotama, tôi có tri kiến này, rằng: “Không có tự 
tác, không có tha tác.” - Này bà-la-món, Ta không bao 
giờ thấy và nghe thuyết như vậy, kiến như vậy: 

Sao một người tự mình bước tới, tự mình bước lui, 
lại có thé nói rằng: “Không có tự tác, không có tha tác?” 
Này bà-la-môn, có phát khởi giới hay không?’ “Có, thưa 
Tôn giả.' Này bà-la-món, trong khi có phát khởi giới, có 
chúng sanh phát khởi được biết đến, đây tự tác của 
chúng sanh ấy, đây tha tác của chúng sanh ấy. 

Này bà-la-môn, trong khi có xuất ly giới... trong khi 
có nỗ lực giới... khi có cương nghị giới... an trụ giới... 
trong khi có hành động giới, có chúng sanh hành động 
được biết đến, đây tự tác của chúng sanh ấy, đây tha 
tác của chúng sanh ấy. 


Attakar Sutta: Anguttara-nikaya 11.337—338, dịch 
Anh P.D.P. 


Yêu cầu đồng hành thiện tri thức tài đức 


Th.85 Tu bồi thiện hữu 





Monks, when the monk exerts himself ... [in these 
ways], it is said that he puts forth effort mindfully and 
skilfully for the rightful ending of the painful. 


Atappa-karaniya Sutta: Anguttara-nikaya 1.153, trans. 
P.D.P. 


Th.84 A basis for initiative and agency 


This passage shows that although the teaching of the 
Buddha does not accept the idea of a permanent, 
essential self, the notions of individual initiative and 
effort, and a psychological basis for these, are duly 
recognized. 


Then a certain brahmin approached the Blessed 
One, exchanged friendly greetings, sat on one side and 
said: 'Good Gotama, | am of this view and say: "There 
is no self-agency, there is no agency by others." 
'Brahmin, | have not seen or heard of such a view: 

How could someone himself approaching and 
returning say "There is no self- agency, there is no 
agency by others"? 'Brahmin, is there an element of 
initiative?' 'Yes, good one.' 'Brahmin, when there is an 
element of initiative, there is a living being taking the 
initiative: this is self-agency and this is agency by 
others. 

Brahmin, when there is an element of going forth ... 
when there is an element of power ... when there is an 
element of strength ... firmness ... when there is an 
element of effort, there is a being that puts forth effort. 
This is self- agency and this is agency by others. 


Attakarr Sutta: Anguttara-nikaya 11.337—338, trans. 
P.D.P. 


The need for virtuous and wise companions as 
spiritual friends 


Th.85 Cultivate good, spiritual friends 


520 





nó luc. 


Này các Ty-kheo, khi vi Ty-kheo nó luc hét minh... 
[theo những cách này], ông ta được cho rằng dà nỗ lực 
hết sức trí tuệ và khéo léo, đúng đắn nhằm chấm dứt 
các khó dau. 


(Kinh Nhiét tinh tinh tán: Kinh Tăng chi |. 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


153, do 


Th.84 Co sở cho sự chủ động và hành động 


Đoạn này cho thấy rằng mặc dù lời dạy của đức Phật 
không cháp nhận ý tưởng về một bản ngã vĩnh viễn, tự 
tánh bán chát, nhưng các ý niệm vé sự chủ động và nó 
lực của cá nhân, cùng cơ sở tâm lý cho những điều 
này, được công nhận thích đáng. 


Báy giờ, có người Bà-la-môn đến gần đức Thế Tôn, 
chào hỏi thân thiện, rồi ngồi một bên và nói: “Thưa Tôn 
giả Gotama (Cù-đàm), tôi có quan điểm này và nói: 
“Không có tự tác (tự hành động), không có tha tác 
(hành động của người khác)" “Này Bà-la-môn, Ta 
chưa thấy hoặc chưa nghe về quan điểm như vậy: 

Làm sao có người tự đến gần và trở về lại nói 
“Không có tự tác (tự hành động), không có tha tác 
(hành động của người khác)"? “Này Bà-la-món, có yếu 
tố của sự chủ động không?” “Vâng có, thưa Tôn giả.” 
“Này Bà-la-môn, khi có một yếu tố chủ động thì có một 
sinh vật chủ động: đây là tự tác và đây là tha tác. 

Này Bà-la-môn, khi có một yếu tố tiến lên... khi có 
một yếu tố quyền lực... khi có một yếu tố sức mạnh... 
sự vững chắc... khi có một yếu tố nỗ lực thì có một 
chúng sinh đó nỗ lực. Đây là tự tác và đây là tha tác. 


(Kinh Tự làm: Kinh Tăng chi MI. 337-338, do 
P.D.P dịch tiêng Anh). 


CÀN CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÒNG HÀNH TÂM LINH 
THIỆN TRI THỨC TÀI ĐỨC 


Th.85 Tu bồi bạn tốt 








Dễ thấy lỗi của người, khó thấy lỗi của mình. Vạch lỗi 
người, như sàng trấu; giấu lỗi mình như bạc lận. 


Như gặp người hiền trí, thấy lỗi mình, chỉ lỗi, nên 
thân cận người ây, như gặp người chỉ vàng. Thân cận 
người như vậy, chỉ tốt chứ không xấu. 


Chớ thân cận bạn xấu; chớ thân cận người xấu. Hãy 
thân cận bạn hiền; hãy thân cận người hiền. 


Dhammapada 252, 76 and 78, dịch Anh P.H. 


Th.86 Thiện hữu có giới có trí như người đồng 
hành dân đường 


Những đoạn này nhắn mạnh rằng đời sóng tăng viện, 
với hàm nghĩa rộng hơn, đời sống tu đạo, hoàn toàn 
nương tựa những người bạn đồng tu và những vi có 
vấn hoặc dao sư thân hữu: kalyana-mitta, thiện hữu” 
theo nghĩa là những thiện tri thúc tài đức, với đức Phát 
là vị đại thiện tri thức như vậy. 


Này Đại vương, một thời Ta sống ở thôn Nãgaraka 
của những người họ Thích Sakka. Bấy giờ tỳ-kheo 
Ananda đi đến Ta, dành lễ, ngồi xuống một bên và 
bạch rằng: 'Bạch Thế Tôn, một nửa đời sống phạm 
hạnh này là thiện bằng hữu, thiện đồng hành, thiện 
thân hữu. 

Đại vương, khi được nói vậy, Ta nói với tỳ-kheo 
Ananda: 'Này Ananda, chớ nói như vậy! Không phái 
một nửa mà toàn bộ, chẳng phải một nửa mà hoàn 
toàn là đời sống phạm hạnh này là thiện bằng hữu, 
thiện đồng hành, thiện thân hữu. 

Này Ananda, ty-kheo nào có thiện bằng hữu, thiện 
đồng hành, thiện thân hữu, tỳ-kheo ấy được kỳ vọng tu 
tập, tu tập nhiều thánh dao tám chi... 





It is easy to see the faults of others, but hard to see 
one's own faults. Like chaff, one winnows another's 
faults, but hides one's own, like a crafty gambler hiding 
a bad throw. ... 


If you see a wise person who, seeing your faults, 
says what is blameworthy, you should associate with 
him as with a revealer of treasures. Associating with 
such a one will always be for the better, not worse. ... 


Do not associate with evil friends; do not associate 
with bad people. Associate with friends who are good; 
associate with the best of people. 


Dhammapada 252, 76 and 78, trans. P.H. 


Th.86 Virtuous and wise spiritual friends as 
guides and companions on the path 


These passages emphasize that the monastic life, 
and by implication the broader spiritual path, depends 
wholly on having supportive companions and friendly 
advisers or teachers: kalyana-mittas, ‘good friends’ in 
the sense of virtuous and wise spiritual friends, with the 
Buddha as the greatest of these. 


Great king, once | was living in the hamlet named 
Nàgaraka of the Sakyans. Then the monk Ananda 
approached me, paid respect, sat on one side and said: 
‘Venerable sir, half of this holy life is friendship, 
association and companionship with the good. 

Great king, when this was said, | said to monk 
Ananda, 'Ananda, do not say so! This holy life is not 
half but completely friendship, association and 
companionship with the good. 

Ananda, it is of a monk having a virtuous and wise 
friend, associate, and companion that one can expect 
that he will develop the noble eightfold path and 
intensely cultivate it. ... 


521 





Dễ thấy lỗi của người khác, nhưng khó thấy được lỗi 
của chính mình. Giống như sàng trấu, thấy lỗi của 
người khác, nhưng lại che giấu lỗi của bản thân, giống 
như một con bạc xảo quyệt che giấu một cú gian lận... 


Nếu gặp người hiền trí, nhìn thấy lỗi của nguoi, chỉ 
cho ngươi biết lỗi lầm đó, ngươi nên kết giao với người 
ấy như với người tiết lộ kho báu. Thân cận với một cái 
như vậy sẽ luôn tốt hơn chứ không phải là tệ hơn... 


Düng két giao vói ban bé xáu; khóng thán cán vói 
người xấu. Kết giao với những người bạn tốt; thân cận 
với những người hiền trí. 


(Kinh Pháp cú 252, 76 và 78, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.86 Những người bạn có giới đức và trí tuệ là 
người hướng dàn và đồng hành trên con đường 
đạo 


Những đoạn này nhắn mạnh rằng đời sóng tăng viện 
và ngụ ý lớn hơn là con đường tu tập tâm linh, hoàn 
toàn nương tực vào việc có những người bạn đồng 
hành hỗ trợ và những có vẫn thân hữu hoặc những 
người tháy: kalyana-mittas, “thiện hữu” theo nghĩa là 
những người bạn thiện trí thức tài đức, với đức Phật là 
vị đại thiện trí thức trong số này. 


Này Đại vương, có lần Ta đang sống trong một ngôi 
làng tên là Nagaraka của người họ Thích-ca (Sakya) 
Khi đó, Ty-kheo Ananda đến gần Ta, dành lễ bày tỏ sự 
kính trọng, ngồi một bên và nói: “Thưa Thế Tôn, một 
nửa của cuộc đời hạnh thánh này là tình bạn, sự kết 
giao và đồng hành với những những người tốt đẹp. 

Này Đại vương, khi nói điều này, Ta đã nói với Tỳ- 
kheo Ananda: "Này Ananda, chớ nói như vậy! Cuộc 
sống hanh thánh này không phải là một nửa mà hoàn 
toàn là tình bạn, sự kết giao và đồng hành với những 
người tốt đẹp. 

Này Änanda, một Tỳ-kheo có người bạn, người cộng 
sự và người ban đồng hành đức hạnh và trí tué thì có 
thể mong đợi rằng Tỳ-kheo ấy sẽ phát triển và chuyên 
tâm tu tập theo con đường tám nhánh cao quý (Bát 
chánh đạo). 








Này Ananda, đến với Ta nhu là thiện tri thức, những 
chúng sanh lệ thuộc sanh giải thoát sanh, những chúng 
sanh lệ thuộc già giải thoát già,... những chúng sanh lệ 
thuộc chết giải thoát chết, những chúng sanh sầu, bị, 
khổ, ưu, não giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 


Kalyana-mitta Sutta: Samyufta-nikãya \.87-88 <197— 
199>, dịch Anh P.D.P. 


Ở đây, thế nào là thiện tri thức? Hãy giao thiệp, kết 
giao, tương giao với những người có tín, có giới, đa 
văn, thí xả và tuệ; thân cận, tiếp cận với những người 
ấy, thân kính, ái kính, thân giao với những người ấy. 


Dhammasangani, section 1328, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, hãy kết giao, làm bạn, thân cận ty- 
kheo có bảy phẩm tánh; hãy giao thiệp, kính phụng tỳ- 
kheo ấy dù bị từ chối. Bảy pháp ấy là gì? Dễ thân thiện, 
hợp ý, được tôn kính, được sùng kính, là người khéo 
nói; kham nhẫn lắng nghe người khác; đàm luận sâu 
sắc; và không xúi giục làm những điều không hợp lý. 


Anguttara-nikaya lV.32. dịch Anh P.H. 

Th.87 Ảnh hưởng lan tỏa của người tốt 

Hương các loài hoa không bay ngược gió, hương 
chién-dàn, đa-già-la (tagara), mat-li, cũng vậy. Nhung 
hương của người hiên thiện bay ngược gió; hương 
thiện sĩ bay khắp mọi phương. 

Dhammapada 54, dich Anh P.H. 


Th.88 Loi ích của việc tim được vi Dao sư tốt và 
trí tuệ 


Đoạn này dé cập một người sau khi thám dinh các 





Ananda, by coming to me as their spiritual friend, 
Ananda, beings having birth as their nature, are 
released from birth, beings having decay as their 
nature, are released from decay, beings having death 
as their nature, are released from death, beings having 
grief, lamentation, pain, unhappiness and distress as 
their nature are released from these.’ 


Kalyana-mitta Sutta: Samyutta-nikaya l.87-88 <197— 
1995, trans. P.D.P. 


Therein, what is spiritual friendship? Association with, 
following after and being with such persons as have 
faith and ethical discipline, and are learned, generous 
and wise; to resort to and consort with them, to be 
devoted to them, enthusiastic about them, and to be 
close to them. 


Dhammasangani, section 1328, trans. P.H. 


Monks, one should associate with a monk friend who 
has seven qualities; one should resort to him and 
attend on him even if he dismisses you. What seven? 
He is pleasing and agreeable; respected; esteemed; a 
skilful adviser; a patient listener; gives deep talks; and 
does not enjoin one to do what is inappropriate. 


Anguttara-nikaya IV.32. trans. P.H. 

Th.87 The pervading influence of the good person 

The perfume of flowers blows not against the wind, 
nor does the fragrance of sandal-wood, tagara and 
jasmine; but the fragrance of the good person blows 
against the wind; the good person pervades every 
direction. 


Dhammapada 54, trans. P.H. 


Th.88 The benefits of finding a good and wise 
teacher 


This passage concerns someone who has assessed 
522 





Này Ananda, bằng cách đến với Ta như là người bạn 
thiện tri thức của họ, Änanda, chúng sinh có bản chất 
lệ thuộc sinh, được giải thoát khỏi ra sinh, chúng sinh 
có bản chất già nua, được giải thoát khỏi sự già nua 
mục nát, chúng sinh có bản chất lệ thuộc cái chết, 
được giải thoát khỏi cái chết, chúng sinh đau buồn, 
than thở, đau khổ, bát hạnh và phiền não, sẽ được giải 
phóng khỏi những điều này." 


(Kinh Không phóng dật: Kinh Tương ưng |. 87-88 
<197-199>, do P.D.P. dịch tiéng Anh) 


Trong đó, tình bạn tinh thần là gì? Hãy kết giao và đi 
theo sau và ở bên những người có lòng tin (niềm tin) 
và giới luật đạo đức (giới) và có học hành (đa văn), hào 
phóng (thí xả) và trí tuệ; nương nhờ và tiếp cận với họ, 
tận tâm với họ, nhiệt tình với họ và gần gũi với họ. 


(Bộ Pháp tụ, phần 1328, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, nên kết giao với người bạn tăng sĩ 
có đủ bảy phẩm chất; nên nương nhờ và kính phụng 
Tỳ-kheo ấy ngay cả khi bi từ chối. Bảy phẩm chát đó là 
gì? Đó là Tỳ-kheo đó dễ thân thiện, dễ chịu; được tôn 
kính; được sùng kính; là người cố vấn khéo léo; là 
người kiên nhẫn lắng nghe; có các đàm luận sâu sắc 
và không xúi giục ai làm điều không thích hợp. 


(Kinh Tăng chỉ IV. 32, do P.H. dịch tiếng Anh). 

Th.87 Ảnh hưởng lan rộng của người tốt 

Hương thơm của hoa không bay ngược gió, hương 
của gô dàn hương, tagara (dà-già-la) và hoa nhài cũng 
thê; nhưng hương thơm của người hiên thiện bay 
ngược gió; hương của người tôt bay đi khắp moi 
phương. 

(Kinh Pháp cú 54, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.88 Lợi ích của việc tìm được người thầy giỏi 
và trí tuệ 


Đoạn này liên quan đến người đã đánh giá phẩm 








phẩm chát của một vị tháy, và tháy vị áy không có tham 
chi phôi, sân hay si chi phôi. 


Khi người này thấy rằng vị ấy được trong sach không 
có tham chi phối, sân chi phối, si chi phối, người này 
phát sanh tín tâm nơi vị ấy. Với tín tâm đã sanh, người 
này đến gần, ngồi cạnh vị ấy; khi ngồi cạnh, lắng tai 
nghe; với tai lắng nghe pháp; nghe rồi, ghi nhớ pháp; 
quán sát sâu xa nghĩa lý của pháp được ghi nhớ. 

Sau khi quán sát sâu xa nghĩa lý, người này hoan hỷ 
thọ trì; sau khi hoan hỷ thọ trì, ước muôn phát sanh; khi 
ƯỚC muốn rồi nỗ lực; nỗ lực rồi tư duy; tư duy rồi tinh 
cần; tinh cần rồi tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, 
bằng chánh trí mà thực chứng, thé nhập. 


Canki Sutta: Majjhima-nikãya 1.174, dịch Anh P.D.P 
and P.H. 


Chức năng và bàn chát của tín 


Th.89 Tín: thứ nhất trong năm thiện cán 


Tín, theo ý nghĩa là một niềm tin chân thành — một 
phẩm tánh thiên vé tình cảm hon là lý trí — có một vai 
trò quan trọng trong Phật giáo, mặc dù nói chung 
không phải là trọng tâm như trong một số tôn giáo. 


Này các tỳ-kheo, có năm căn này. Năm căn ấy là gì? 
Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Và thế 
nào, này các tỳ-kheo, là tín căn? 

Ở đây, này các tỳ-kheo, thánh đệ tử là người có tín, 
chí tín nơi chánh giáo của Như Lai [như trong *Th.1]. 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikaya V.196—197, dịch 
Anh P.H. 





the qualities of a teacher, and found him or her to be 
without leanings to greed, hatred or delusion. 


When he finds that he is cleansed of proneness to 
greed, hatred and delusion, he reposes faith in him. 
With faith born, he draws near; drawing near, he sits 
close to him; sitting close, he lends ear; with attentive 
ear, he listens to the teaching; having listened, he 
remembers the teaching; he examines closely the 
meaning of the remembered teachings. 

When he closely examines the meaning, he gains a 
reflective acceptance of the teachings; when he gains a 
reflective acceptance of the teachings, desire is born; 
when desire is born, he makes an effort; having made 
an effort, he weighs it up; having weighed it up, he 
strives; when striving, he realizes the highest truth in 
his own person, and sees it, having penetrated it with 
wisdom. 


Canki Sutta: Majjhima-nikaya 1.174, trans. P.D.P and 
P.H. 


The role and nature of faith 


Th.89 Faith as the first of the five spiritual 
faculties 


Faith, in the sense of a trustful confidence — a quality 
more of the heart than a cognitive belief — has an 
important role in Buddhism, albeit generally not as 
central as in some religions. 


Monks, there are these five faculties. What five? The 
faculty of faith, the faculty of vigour, the faculty of 
mindfulness, the faculty of meditative concentration, the 
faculty of understanding (or wisdom). And what, monks, 
is the faculty of faith? 

Here, monks, a disciple of the noble ones is a person 
of faith, one who places faith in the awakening of the 
Tathàagata [as in * Th.1]. 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikãya V.196—197, trans. 
P.H. 


523 





chát của người tháy và tháy vị áy không tham, sân và si 
chi phôi. 


Khi người đó nhận thấy rằng vị ấy đã được tây sạch 
khỏi khuynh hướng tham, sân và si, người này phát 
sinh tín tâm vào vị ấy. Với tín tâm đã sinh ra, anh ta 
đến gần vị ấy; ngồi cạnh vị ấy; anh ta ngồi gần và anh 
lắng tai nghe; với đôi tai chăm chú lắng nghe lời dạy; 
có nghe thì anh ta nhớ lời dạy; anh ta xem xét kỹ lưỡng 
ý nghĩa của những lời dạy mà anh ta ghi nhớ. 

Khi anh ta xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa, anh ta đạt được 
sự thọ nhận phản chiếu đối với những lời dạy; khi anh 
ta đạt được sự thọ nhận phản chiếu đối với các giáo lý 
thì ước muốn được sinh ra; khi ước muốn được sinh 
ra, anh ta nỗ lực; khi đã nỗ lực, anh ta nâng nó lên; đã 
nâng nó lên, anh ta phấn đấu; khi phấn đấu, anh ta 
nhận ra chân lý cao nhất trong chính bản thân anh ta 
và nhìn thấy nó, đã thâm nhập nó bằng trí tuệ. 


(Kinh Canki: Kinh Trung bộ II. 174, do P.D.P. và P.H. 
dịch tiếng Anh). 


VAI TRÒ VÀ BẢN CHÁT CỦA TÍN TÂM 


Th.89 Tín tâm là điều đầu tiên trong năm năng 
lực tâm linh 


Tín tâm, theo nghĩa của một niềm tin chân thật - một 
phẩm chất của trái tim hơn là một niềm tin nhận thức - 
có một vai trò quan trọng trong Phật giáo, mặc dù nói 
chung không phải là trọng tâm như trong một số tôn 
giáo. 


Này các Tỳ-kheo, có năm thiện căn (năm năng lực 
tâm linh) này. Năm thiện căn đó là gì? Niềm tin căn 
(niềm tin), tấn căn (nghị lực), niệm căn (chánh niệm), 
định căn (sự tập trung thiền định), tuệ căn (sự hiéu biết 
hay trí tuệ). 

Và gì, này các Tỳ-kheo, là Niềm tin căn? Ở đây, này 
các Tỳ-kheo, một đệ tử của các bậc thánh là người có 
tín tâm, người đặt niềm tin vào sự chánh giác của Như 
Lai [nhu trong *Th.1]. 


(Kinh Phán biét: Kinh Tuong ung V. 196-197, do P.H. 
dich tiéng Anh). 








Th.90 Bản chất của tín 


Đoạn này nêu rõ rằng tín dẫn đến an tinh lẫn khuyến 
khích người ta tâm câu chứng đạt các giai đoạn thánh 
quả. 


“Thưa tôn giả Nãgasena, đặc tính của tín là gi?' “Tín, 
thưa đại vương, có đặc tính là tịnh, và xu hướng... 

Khi tín phát sanh lên, tâm được lắng trong, diệt năm 
triền cái, xả ly năm triền cái... như minh châu lắng 
trong nước.... Thưa đại vương, hành giả nhiệt thành, 
khi thấy tâm của kẻ khác được giải thoát, xu hướng 
(đắc) quả Dự lưu, Nhất lai, rồi Bất hoàn, và quả A-la- 
hán... 

cũng như khi một đám người đông, thấy một lực sĩ 
vượt qua (dòng nước lụt), cũng sẽ vượt qua như vây.’ 


Milindapañha 34-6, dịch Anh P.H. 
Th.91 Chức năng của tín và trí 


Một người đạt được chứng ngộ đầu tiên hoặc do bởi 
tùy thuận pháp (tùy pháp hành), hoặc do bởi tùy thuận 
tín (tùy tín hành). Tuy nói rằng, một só dé tử thiên trong 
trí, só khác thiên trọng tín, nhưng tắt cả đều cần đủ sức 
mạnh của cả năm thiện căn. 

Đoạn trích thứ hai dưới đây giải thích rằng tín cần 
phải được hướng dẫn bởi trí, và đặc tánh nhận thức 
của trí cần được y cứ nơi tâm và tùy thuận tín. 


Thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây có một 
hạng người... lãnh thọ các pháp do Như Lai tuyên 
thuyết, chỉ bằng một ít tuệ mà tư duy rồi lãnh thọ. Lại 
nữa, người ấy có các pháp này: tín căn, tấn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn... Thế nào là hạng người tùy tín 
hành? 

Ở đây có một hạng người... duy chỉ bằng tín tâm và 
yêu kính đối với Như Lai. Lại nữa, người ấy có các 





Th.90 The nature of faith 


This passage emphasizes that faith both leads to 
calm and encourages one to seek to attain the stages 
of spiritual perfection. 


‘Venerable sir, what is the distinguishing mark of 
faith? ‘Faith, great king, has making serene and 
leaping forwards as distinguishing marks. ... 

When faith is arising, it suspends the hindrances (to 
meditative calm) ... like a water-clearing gem. ... Great 
king, the earnest practitioner, on seeing that the minds 
of others are freed, leaps forward towards (attaining) 
the fruits that are stream-entry, once-returning, and 
non-returning, and towards arahantship ... 

just as when a crowd of people, seeing that a strong 
man had crossed over (a river in flood), would cross 
over too.' 


Milindapafiha 34—6, trans. P.H. 
Th.91 The roles of faith and understanding 


The first spiritual breakthrough may be made by a 
person emphasizing either understanding of the 
Dhamma or faith in the Buddha. That said, though 
some serious disciples are relatively stronger in 
understanding or faith, all need sufficient strength in all 
five faculties. 

The second passage here explains that faith needs to 
be guided by understanding, and the cognitive quality 
of understanding needs grounding by the heart quality 
and commitment of faith. 


What kind of person is a Dhamma-follower? Here a 
certain person ... accepts the teachings proclaimed by 
the Tathaàgata with a measure of appreciative 
understanding through his wisdom. Furthermore he has 
these qualities: the faculties of faith, vigour, 
mindfulness, meditative concentration and wisdom ... 
What kind of person is a faith-follower? 

Here a certain person ... has a (sufficient) measure of 


524 





Th.90 Bản chất của tín tâm 


Đoạn này nhắn mạnh rằng tín tâm vừa dẫn đến sự 
an nhiên vừa khuyên khích người ta tìm cách đạt được 
các giai đoạn hoàn thiện tâm linh. Ì 


“Thưa Tôn giả, đặc tính của tín tâm là gì?” “Tín tâm, 
thưa Đại vương, có đặc tính là làm cho thanh tịnh và 
nhảy vọt về phía trước... 

Khi tín tâm đang phát sinh, nó dẹp bỏ các chướng 
ngại (dé tĩnh tâm thiền định)... như một viên ngọc làm 
sạch nước... Thưa đại vương, vị hành giả nhất tâm, khi 
thấy tâm trí của người khác được giải thoát, tiến về 
phía trước (đạt được) các quả là Dự lưu (nhập dòng 
thánh), Nhất lai (chỉ một lần trở lại) và Bất hoàn (không 
trở lại) và hướng tới quả vị A-la-hán (arhant)... 

chỉ như khi một đám đông, nhìn thấy một lực sĩ đã 
băng qua (một con sông bị lũ lụt) thì (vị hành giả ấy) 
cũng sẽ băng qua như vậy.” 


(Kinh Mi-tiên ván đáp 34-6, do P.H. dịch tiếng Anh). 
Th.91 Vai trò của tín tâm và sự hiểu biết (tuệ) 


Bước đột phá tâm linh đầu tiên có thê được thực hiện 
bởi người nhắn manh sự hiểu biết về giáo pháp hoặc 
niềm tin vào đức Phật. Điều đó nói lên rằng, mặc dù 
một só dé tử nghiêm túc có hiéu biết hoặc tín tám 
tương đối mạnh hơn, nhưng tất cả đều cần có đủ sức 
mạnh trong cả năm thiện căn. 

Đoạn thứ hai ở đây, giải thích rằng niềm tin cần được 
hướng dẫn bởi sự hiểu biết (trí) và chát lượng nhận 
thức của sự hiễu biết cán được dựa trên nên tảng bởi 
phẩm chát trái tim (tâm) và sự cam két của tín tâm. 


Người theo Pháp là người như thế nào? Ở đây, 
người nào đó... chấp nhận những giáo pháp do Như 
Lai tuyên thuyết với một sự hiểu biết cảm kích thông 
qua trí tuệ của Ngài. Ngoài ra, người đó có những 
phẩm chất như sau: Niềm tin căn, tấn căn, chánh niệm, 
thiền định và trí tuệ... Người theo tín tâm là người như 
thế nào? 

Ở đây, người nào đó... có đủ (đủ) niềm tin và kính 








pháp này: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn... 


Kitagiri Sutta: Majjhima-nikàya 1.479, dich Anh P.H. 


Điều được đặc biệt khuyến cáo là quân binh tín với 
tuệ, định với tấn. Vì người mạnh về tín nhưng yếu về 
tuệ thì mơ hồ trong niềm tin, cũng không có sở y tốt 
cho tuệ. 

Người mạnh về tuệ mà yếu về tín thì lầm về phía 
khôn ngoan giả dối và cũng khó trị như người bị lạm 
thuốc. Với sự quân bình hai căn ấy, một người có tín 
chỉ khi nào có cơ sở để tin. 


Visuddhimagga22 ch. IV, section 47, p.139, dịch 
Anh P.H. 


Th.92 Tín trở nén manh mẽ với ai dat được thánh 
quá 


Ở đây, này các tỳ-kheo, vị thánh đệ tử thành tựu tín 
tâm bát động nơi Phật rằng:... [nhu trong *T/.1]. 


Vị Ấy thành tựu tín tâm bát động đối với Pháp rằng: 
'Pháp hiện kiến (chứng nghiệm chân lý và thực tại 
ngay trong hiện tại), phi thời (không lệ thuộc thời gian, 
kết quả không trì hoãn), cận quán (đến để mà thấy), 
dẫn đạo (hướng dẫn thực hành tiến đến cứu cánh), trí 
giả nội chứng (chỉ được chứng nghiệm nội tại bởi kẻ 
trí). 


_Vị ấy thành tựu lòng tín tâm bát động đối với Tăng 
ráng:... [như trong *7h.199]. 


Raja Sutta: Samyuffa-nikãya V.343, dich Anh P.H., 
and P.D.P. 


Quy y Phát, Pháp, Táng 





faith in and love for the Tathagata. Furthermore he has 
these qualities: the faculties of faith, vigour, 
mindfulness, meditative concentration and wisdom ... 


Kitagiri Sutta: Majjhima-nikàya 1.479, trans. P.H. 


What is particularly recommended is balancing faith 
with understanding, and meditative concentration with 
vigour. For one strong in faith and weak in 
understanding is confused in his confidence, and has 
no good grounds for it. 

One strong in understanding and weak in faith errs 
on the side of deceitful cleverness and is as hard to 
cure as one sick of a disease caused by medicine. With 
the balancing of the two, a person has confidence only 
when there are grounds for it. 


Visuddhimagga? ^ 


P.H. 


ch. IV, section 47, p.139, trans. 


Th.92 Faith becomes strong in those attained to a 
noble state 


Here, monks, a disciple who is a noble one is 
endowed with confirmed confidence in the Buddha 
thus: ... [as in *Th.1]. 


He is endowed with confirmed confidence in the 
Dhamma thus: 'The Dhamma is directly visible (as to is 
truth and reality), not delayed (in its results), inviting 
investigation, applicable and onward leading, to be 
individually understood by the wise' 


He is endowed with confirmed confidence in the 
Sangha thus: ... [as in *Th.199]. 


Raja Sutta: Samyutta-nikaya V.343, trans. P.H. and 
P.D.P. 


Going for refuge to the Buddha, Dhamma and 
Sangha 


525 





yêu đối với Như Lai. Ngoài ra, người đó có những 
phâm chát nhu sau: Niém tin căn, tân căn, chánh niệm, 
thiên định và trí tuệ. 


(Kinh Kitagiri: Kinh Trung bộ l. 479, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


Điều đặc biệt duoc khuyến khích là cán bằng niềm 
tin (tín tâm) với sự hiéu biết (tuệ) và sự tập trung thiền 
định (định) với nghị lực (tán). Vi nguói manh vé niém 
tin và yếu kém vé trí tuệ sẽ bối rồi và mo hồ trong niềm 
tin của anh ta và không có căn cứ chính đáng cho điều 
đó. 

Một kẻ mạnh về trí tuệ và yếu về niềm tin sẽ sai lầm 
về sự khôn khéo lừa dối và khó chữa trị như kẻ bị bệnh 
do lạm thuốc gây ra. Với sự cân bằng của cả hai, 
người đó chỉ có sự niềm tin khi có cơ sở để tin. 


(Luận Thanh tịnh đạo? IV, đoạn 47, trang 139, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


Th.92 tín tàm tró nén manh mé đối với những 
người đạt dén trang thái cao quý (thánh quả) 


Này các Tỳ-kheo, một đệ tử là bậc cao quý (bậc 
thánh) được ban tặng môt tín tâm chắc chăn nơi đức 
Phật:... [nhu trong *Th.lI]. 


Vi ấy được ban tặng niềm tin đã được khẳng định đối 
với giáo pháp: “Giáo pháp có thể nhìn thấy trực tiếp (vé 
sự thật và thực tế), không bi tri hoãn (vè kết quả của 
nó), mời gọi sự nghiên cứu xét tra, có thể áp dụng và 
hướng dẫn dắt đi, dé bậc trí tự chứng hiểu” 


Do đó, Ngài được ban tặng niềm tin đã được khẳng 
định đôi với Tăng đoàn:... [nhu trong *Th.199]. 


(Kinh Vua: Kinh Tương ưng V. 343, do P.H. và P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


NƯƠNG TỰA (QUY Y) PHAT, PHÁP VÀ TÁNG 








Th.93 Quy y 


Đoạn trích dưới đây là thé thức quy y, thấy trong 
*L.40, 57, 58 và *Th.110. Được đọc bằng Pali, sau lời 
tán thán Phật, thứ đến quy y, tìm đến nương tựa nơi 
Phật, Pháp (giáo lý, con đường, và cứu cánh con 
đường áy dẫn đến) và Tăng — Cộng đồng tu đạo trong 
tăng viện. 

Khái niệm nơi nương tựa, ở đây, không phải. là nơi 
án nắp, mà là đối tượng mà khi suy tưởng đến tâm 
được thanh tịnh, được nâng cao, và vững mạnh. 
Hướng tới ba nơi nương tựa cho đời sóng an toàn này 
có thé được cảm nghiệm như là một bờ bên vui tươi, 
bình yên, một hòn đảo vững chắc giữa cơn nước lũ, trái 
ngược với những khó khăn của cuộc sống. 

Những nơi nương tựa' nhắc nhở người tu Phật tâm 
an tịnh, và trí tuệ, và do đó hỗ trợ làm phát sanh những 
tâm này. Sự kiện Phật, Pháp, Tăng được gọi là “Tam 
Bảo”, hay Ba Ngôi Báu, nêu rõ giá trị của những kho 
báu tỉnh thần tối thượng. 

Thé thức quy y được xướng tung ba lần phân biệt với 
ngôn ngữ thông dụng thường ngày, và đảm bảo rằng 
tâm chuyên chú vào ý nghĩa của từng lời dé ít nhát một 
lần đọc là một lời khẳng định. Phật tử tại gia thường 
tụng ba quy và năm giới (*Th.110) dé biểu hiện tín tâm 
và tùy thuận giáo pháp của Phát. 


Kính lễ đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


Đệ tử quy y Phật, 
Đệ tử quy y Pháp, 
Đệ tử quy y Tăng. 


Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, 
Lân thứ hai đệ tử quy y Pháp, 
Lân thứ hai đệ tử quy y Tăng. 


Lần thứ ba đệ tử quy y Phật, 
Lân thứ ba đệ tử quy y Pháp, 





Th.93 Going for refuge 


The following passage is the formula for 'going for 
refuge, an idea found in *L.40, 57, 58 and *Th.110. 
Chanted in Pali, after an affirmation of praise to the 
Buddha, it takes each of the Buddha, the Dhamma 
(teachings, path, and what this leads to) and Sangha — 
the spiritual Community with the monastic community 
as its heart — as a refuge". 

The notion of a ‘refuge’, here, is not that of a place to 
hide, but of something the thought of which purifies, 
uplifts and strengthens the heart. Orientation towards 
these three guides to a better way of living is 
experienced as a joyful haven of calm, a firm 'island 
amidst a flood, in contrast to the troubles of life. 

The 'refuges' remind the Buddhist of calm, wise, 
spiritual people and states of mind, and so help 
engender these states. The value of the Buddha, 
Dhamma and Sangha is denoted by the fact that they 
are also known as the ‘Three Jewels’: spiritual 
treasures of supreme worth. 

The threefold repetition of the refuge formula marks 
off the recitation from ordinary uses of speech, and 
ensures that the mind dwells on the meaning of each 
affirmation at least once. Lay Buddhists usually chant 
the refuge formula then five ethical precepts (*Th.110) 
as an expression of faith in and commitment to the 
teaching of the Buddha. 


Reverence to the Blessed One, arahant, perfectly 
awakened Buddha. 


| go to the Buddha as refuge. 
| go to the Dhamma as refuge. 
| go to the Sangha as refuge. 


For a second time, | go to the Buddha as refuge. 
For a second time, | go to the Dhamma as refuge. 
For a second time, | go to the Sangha as refuge. 


For a third time, | go to the Buddha as refuge. 
For a third time, | go to the Dhamma as refuge. 


526 





Th.93 Nương tựa 


Đoạn sau đây là thê thức cho sự “nương tựa” (quy y), 
một ý tưởng được tìm tháy trong "L.40,57,58 và 
*Th.110. Được tung bằng tiéng Pali, sau một lời tán 
thán ca ngợi đức Phát, tim dén nương tựa vào noi 
Phát, Pháp (giáo pháp, con đường và cứu cánh con 
đường này dẫn đến) và Tăng đoàn - Cộng đồng tám 
linh với cộng đồng tự viện là trung tâm - như một “nơi 
nương tua." 

Khái niệm “nơi nương tựa,” ở đây, không phải là một 
nơi dé án náu, mà là một thứ gì đó mà ý nghi vé nó thì 
thanh lọc, nâng cao và củng có cái tâm. Định hướng 
theo ba nơi nương tựa này hướng dẫn tới có một cách 
sống tốt hơn được trải nghiệm như một thiên đường 
yên bình vui vẻ, một “hòn đảo giữa cơn lũ” vững chắc, 
trái ngược với những rắc rối của Cuộc sống. 

“Nương tựa” nhắc nhở Phật tử về những con người 
và trạng thái tâm linh an nhiên, trí tuệ, tâm linh và do 
đó, hỗ trợ tạo ra những trạng thái này. Giá trị của Phật, 
Pháp và Tăng được biểu thị bằng việc còn được gọi là 
“Tam báo" (Ba ngôi báu): kho báu tinh thân có giá trị tối 
Cao. 

Sự lặp lại ba làn thé thức quy y phán biệt sự tri tung 
với những cách sử dung thông thường của ngôn từ và 
đảm bảo rằng tâm trí sẽ chú tâm vào ý nghĩa của mỗi 
lời khẳng định ít nhất một lần. Các Phật tử tại gia 
thường tụng tam quy (ba quy y), sau đó, là năm đạo 
đức (*Th.110) như một biéu hiện của tín tâm và sự cam 
kết tuân theo lời dạy của đức Phát. 


Kính lạy đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh đẳng giác 


Con xin nương tựa Phật 
Con xin nương tựa Pháp. 
Con xin nương tựa Tăng 


Lần thứ hai, con xin nương tựa Phật 
Lân thứ hai, con xin nương tựa Pháp. 
Lân thứ hai, con xin nương tựa Tăng. 


Lần thứ ba, con xin nương tựa Phật . 
Lân thứ ba, con xin nương tựa Pháp. 








Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng. 

Saranà-gamanam: Khuddaka-pàtha 1, dịch Anh P.H. 
Hành vi lé bái 

Th.94 Những tháp xá-lợi Phát (stüpa) 


Trong đoạn này, đức Phát giải thích rằng sau lé trà- 
tỳ, thiêu nhục thân của Phật, các xá-lợi còn lưu lại từ 
sắc thân Phật nên được an trí trong stũpa, tháp thờ xá- 
lợi, dé mọi người lễ bái. Xem *V.26,mẫu chuyện Tây 
Tạng về niềm tin nơi xá-lợi. 


Tháp của Nhu Lai được dung lên tại ngã tu đường. 
Và nơi đây những ai dâng cúng tràng hoa, hương, hay 
bột thơm, đảnh lễ, hay khởi tâm hoan hỷ, người ấy sẽ 
được tăng ích, an lạc lâu dài.. 


Vì sao, Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri, xứng 
đáng được xây tháp thờ? (Khi nghĩ rằng) 'Đây là tháp 
của Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri', nhiều người sẽ 
có tâm hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ nơi tháp đó, sau này — 
khi thân hoại mang chung — sẽ sanh lên thiện thú, sanh 
thiên giới. 


Mahã-parinibbana Sutta: Digha-nikãya llI.141—142, 
dịch Anh P.H. 


Tụng các phẩm tánh của Phật, Pháp, và Tăng có 
thể mang lại sự hộ trì và phước lành 


Sau khi Phật diệt độ, năng lực lợi lạc của Ngài đã 
được truy cầu không chỉ bằng sự tôn kính đối với xá-lợi 
của Ngài (và bằng thực hành Pháp), mà còn bằng tụng 
một sô kinh văn được goi là paritta, ‘hô tri". 

Chúng được xem là mang lại phước lành và sự bảo 
vệ khi thành kính đọc tụng hoặc lắng nghe, đặc biệt khi 
các sư tụng. 

Sức mạnh của chúng được cho là nằm ở chỗ: chúng 
có Phát làm nguồn cội; chúng thé hiện giáo pháp; 
chúng được Tăng đọc tụng; chúng khích lệ sức mạnh 





For a third time, I| go to the Sangha as refuge. 
Saranà-gamanam: Khuddaka-pàtha 1, trans. P.H. 
Devotional activities 

Th.94 Monuments for Buddha-relics (stüpas) 


In this passage the Buddha explains that after his 
cremation, the remaining relics of his body are to be 
interred in a stüpa, or relic mound, to be a focus of 
devotion for people. See *V.26 for a Tibetan story on 
faith in relics. 


A stüpa for the Tathagata is to be built at a great four- 
way intersection. And those who offer a garland, a 
scent, or a perfume powder there, or bow down there, 
or brighten their minds there: that will be for their long- 
term welfare and happiness. ... 


And for what reason is a Tathagata, arahant and 
perfectly awakened Buddha worthy of a stüpa? (At the 
thought,) “This is the stüpa of a Tathagata, arahant and 
perfectly awakened Buddha', many people will brighten 
their minds. Having brightened their minds there, then — 
on the dissolution of the body, after death — they will 
reappear in a good destination, a heavenly world. 


Mahà-parinibbaàna Sutta: Digha-nikaya ll.141—142, 
trans. P.H. 


Chants on the qualities of the Buddha, Dhamma 
and Sangha that bring protection and blessings 


After the Buddha's death, his beneficial power was 
sought not only by respect shown to his relics (and by 
practising the Dhamma), but also by chanting certain 
texts that came to be known as parittas, ‘protections’. 

These are seen to bring blessings and protection 
when devoutly chanted or listened to, especially when 
monks are chanting them. 

Their power is seen to lie in: their having the Buddha 
as source; their expressing the Dhamma; their being 
chanted by the Sangha; their bringing inspiring strength 

527 





Lần thứ ba, con xin nương tựa Tăng. 

(Tam quy: Kinh Tiéu tụng 1, do P.H. dịch tiếng Anh). 
HOAT ĐỘNG LÉ BÁI 

Th.94 Di tích Xá-lợi Phật (các bảo tháp, sfupa) 


Trong đoạn này, đức Phật giải thích rằng sau khi hỏa 
táng (lễ trà-tỳ), xá-lợi còn lại của nhục thân Ngài sẽ 
được an trí trong bảo tháp (stupa), hay gò thờ xá-lợi, để 
cho mọi người lễ bái. Xem *V.26 về Những câu chuyện 
Tây Tang vé niềm tin nơi xá-lợi. 


Một bảo tháp thờ đức Nhu Lai sé được xây dung tại 
một ngã tư lớn. Những ai dâng một tràng hoa, một nén 
hương, hoặc một loại bột thơm ở đó, hoặc cúi đầu 
đảnh lễ ở đó, hoặc khởi tâm tâm hoan hỷ sáng tỏ của 
họ ở đó: điều đó sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài 
của họ... 


Vì lý do gì mà vị Như Lai, A-la-hán và Phật giác ngộ 
tuyệt đối xứng đáng được xây bảo tháp thờ? (Với suy 
nghĩ rằng,) “Đây là bảo tháp của vị Như Lai, A-la-hán 
và Phật Chánh Đẳng Giác,” nhiều người sẽ có tâm 
hoan hỷ sáng tỏ. Khi tâm trí của họ được hoan hỷ sáng 
tỏ ở đó, sau đó, -khi thân hoại, sau khi chết -họ sẽ xuất 
hiện trở lại trong một điểm đến tốt đẹp, một thiên giới. 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bó M. 141-142, 
do P.H. dich tiéng Anh). 


TÁN TỤNG VÉ PHÁM TÁNH CỦA PHAT, PHÁP VÀ 
TÁNG MANG LAI SỰ HO TRI VÀ PHƯỚC LÀNH 


Sau khi Phát diệt độ, năng lực lợi lạc của Ngài được 
truy câu không chỉ bằng sự tôn kính được thé hiện đối 
với xá-lợi của Ngài (và bằng cách thực hành giáo 
pháp), mà còn bằng cách tụng một số kinh văn được 
gọi là paritta, “sự hộ tri." 

Những điều này được xem là mang lại phước lành và 
sự bảo vệ khi thành tâm tụng niệm hoặc lắng nghe, đặc 
biệt là khi các nhà sư đang tụng kinh đó. 

Sức mạnh của kinh văn được xem là nằm ở chỗ: Có 
nguôn cội từ Phật; thể hiện giáo pháp của kinh văn; 








và sự tỉnh táo cho người nghe; chúng vẽ nên sức mạnh 
của một sự xác quyết, hay lời nói trang nghiêm, vé một 
chân lý có ý nghĩa đạo đức hoặc tinh thần; chúng thu 
hút sự chú ý và bảo vệ của các vị thần là đệ tử của đức 
Phật; và làm cho công đức quá khứ của mình trỗ quả 
ngay bây giờ. 

Tuy nhiên, người ta nói rằng chúng chi có thé dem lại 
lợi ích cho những người có tín tâm nơi Phật, Pháp và 
Tăng, và những người không bị cản trở bởi một nghiệp 
quá khứ và những ô nhim hiện tai nào đó 
(Milindapañha 150—154). 


Th.95 Kinh Tam Bảo (Ratana Sutta) 


Đây là một bản kinh paritta được nhiều người yêu 
thích, minh họa ý niệm về năng lực lợi lạc của việc tụng 
quán các chân lý vé Phật, Pháp và Tăng. 


Các quỷ thần tụ hội đến nơi đây, dù trên mặt đất hay 
trong hư không, mong tật cá quỷ thân được hoan hy, 
và cung kính lăng nghe tôi tụng những lời này. 


Do vậy, mong hết thảy quỷ thần hãy chú tâm lắng 
nghe, phát khởi tâm từ đến với mọi người, họ đêm 
ngày thường hiến cúng, vì vậy xin các vị hãy hộ trì 
không xao lãng. 


Bất cứ tài bảo gì, trong đời này hay nơi đâu, bất cứ 
bảo vật gì quý nhất trên các tầng trời, không sao sánh 
được với Như Lai. Tối thắng bảo ấy chính là Phật; 
bằng sự thật này, cầu mong tất cả an vui. 


Đoạn tận ái, ly tham, diệu cam lồ bát tử, pháp thủ 
thắng Thích Tôn bằng nhập định chứng đắc không 
pháp nào sánh bằng Tối thắng bảo ây chính là Pháp; 
bằng sự thật này, mong cho tất cả an vui. 


Điều mà được tán thán, bởi Phật Tối Thắng Tôn, 
định thanh tịnh, vô gián, không có gì sánh định này. Tối 
thắng bảo ấy chính là Pháp; bằng sự thật này, cầu 
mong tất cả an vui. 





and alertness to the hearer; their drawing on the power 
of an asseveration, or solemn utterance, of a morally or 
spiritually significant truth; their drawing the attention 
and protection of gods who are followers of the 
Buddha; and their enabling past beneficial karma to 
bring its fruits now. 

It is said, though, that they can only benefit those with 
faith in the Buddha, Dhamma and Sangha, and who 
are not obstructed by certain past karma and present 
defilements (Milindapañha 150-154). 


Th.95 The Jewel Discourse (Ratana Sutta) 


This is a much-loved paritta text, which illustrates the 
idea of the beneficial power of reflectively uttering 
truths about the Buddha, Dhamma and Sangha. 


Whatever spirits have gathered here, whether ones 
of the earth or sky, may they all be happy and listen 
intently to what | say. 


Thus, spirits, you should all be attentive. Show loving 
kindness to the human race: as they bring their 
offerings day and night, diligently offer them protection. 


Whatever wealth there is, here or elsewhere, 
whatever is the most exquisite jewel in the heavens, 
none is there equal to a Tathagata. This exquisite jewel 
is in the Buddha; by this truth, may there be well-being. 


Destruction (of craving), dispassion, the exquisite 
deathless, attained by the Sakyan Sage in meditative 
concentration: there is nothing to equal that Dhamma. 
This exquisite jewel is in the Dhamma; by this truth, 
may there be well-being. 


What the excellent Buddha extolled as pure, and 
called the meditative concentration of immediate result; 
to that state, no equal can be found. This exquisite 
jewel is in the Dhamma; by this truth, may there be 
well-being. 


528 





được các vi tăng sĩ đoàn doc tụng; chúng mang lại sức 
mạnh đầy khích lệ và sự tỉnh táo cho người nghe; dựa 
trên sức mạnh của sự xác quyết, khẳng định, hoặc lời 
nói trang nghiêm, về một sự thật quan trọng vé mặt đạo 
đức hoặc tinh thần; chúng thu hút sự chú ý và sự bảo 
vệ của vị trời là Niềm tin đồ của Phật; và nghiệp lành 
trong quá khứ của chúng trỗ quả ngay bây gio. 

Tuy nhiên, người ta nói rằng chúng chi có thé mang 
lại lợi ích cho những người có tín tâm nơi Phật, Pháp 
và Tăng và những người không bị cản trở bởi những 
nghiệp chướng trong quá khứ và các phiên não hiện tại 
(Milinda Pañha 150-154). 


Th.95 Kinh ba ngôi báu (Ratana Sutta) 


Đây là một bản kinh paritta được nhiều người yêu 
thích, minh họa ý niệm vé sức mạnh hữu ích của việc 
tụng quán các chân lý vê Phật, Pháp, Tăng. 


Mọi quỷ thần tụ họp ở đây, dù là người của trái đất 
hay trên trời, mong họ đêu có thê hoan hỷ và chăm chú 
lãng nghe những gì tôi nói. 


Do vậy, mong hết thảy quỷ thần, hãy chú tâm. Hãy 
gửi tâm từ dén với loài người: khi ho ngày đêm dem 
hiên cúng, xin hãy siêng năng bảo vệ họ. 


Dù có của cải ở đâu, ở đây, hay ở nơi khác, bát kå là 
bảo ngọc quý nhất trên trời, cũng không sao sánh bằng 
Như Lai. Viên bảo ngọc tinh xảo này là ở trong Phát; 
bằng sự thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 


Sự tận diệt (tham ái), sự xua tan, sự bất tử vô cùng 
tinh tế, Hiền giả Thích-ca (Sakya) chứng dat duoc 
bàng nháp thién dinh: khóng có gi sánh báng giáo 
pháp dó. 


Điều mà đức Phật xuất chúng ca ngợi là thanh tịnh 
và gọi là sự định tâm thiền định của kết quả thiền định 
tức thì; đến trạng thái đó, không gì sánh bằng được. 
Viên bảo ngọc tỉnh xảo này là ở trong giáo pháp; bằng 
sự thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 








Tám hạng thành bốn đôi343 được tán thán trong 
hàng thiện sĩ, đệ tử Thiện Thệ xứng đáng cúng dường, 
bố thí nơi đây được quả lớn. Tối thắng bảo ây chính là 
Tăng; bằng sự thật này, cầu mong tất cả an vui. 


Xả ly dục, ý chuyên niệm kiên cố, tín phụng giáo 
pháp Cù-đàm, chứng đắc quả cao, vào cõi bất tử, thọ 
lạc tịch tĩnh. Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự 
thật này, cầu mong tất cả an vui. 


Như trụ công cám chặt xuống đất, không lay động 
bởi gió bốn phương, tôi nói chơn nhân dụ như vậy, 
không dao động quán chiếu Thánh đề. Tối thắng bảo 
ấy chính là Tăng; bằng sự thật này, cầu mong tát cả an 
vui. 


Y trí tuệ sâu xa, thông giải thuyết Thánh đế, dù cho 
có phóng dật, quyết không thọ sanh lần thứ tám. Tối 
thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật này, cầu 
mong tất cả an vui. 


Đã thành tựu chánh kiến, cùng đoạn trừ ba pháp: 
thân kiến, nghi, giới thù,344 thoát bón doa xứ, trừ sáu 
ác.345 Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật 
này, câu mong tât cả an vui. 


Không che giấu ác nghiệp, bát thiện, thân, ngữ, y; 
không nói là bậc kiến đạo, những ai che giấu tội. Tối 
thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật này, mong 
cho tất cả an vui. 





The eight individuals who are praised by the good 


form these four pairs.942 They, disciples of the 
Fortunate One, are worthy of offerings; what is given to 
them bears great fruit. This exquisite jewel is in the 
Sangha; by this truth, may there be well-being. 


Those who, without sensual desire, firm-minded, 
apply themselves to Gotama's message, on attaining 
their goal, plunge into the  deathless, enjoying 
quenching (of the fires of craving), having obtained it 
for nothing. This exquisite jewel is in the Sangha; by 
this truth, may there be well-being. 


As a gate-post planted in the earth would be 
unshakeable by the four winds: of such a kind, I tell 
you, is the person of integrity, who - having 
comprehended the Truths of the Noble Ones — sees. 
This exquisite jewel is in the Sangha; by this truth, may 
there be well-being. 


Those who have understood clearly the Truths of the 
Noble Ones, well-taught by the one of deep wisdom: 
even if they become very heedless, they will have no 
more than seven further rebirths. This exquisite jewel is 
in the Sangha; by this truth, may there be well-being. 


At the moment of attaining insight, one abandons 
three things: view on personality, vacillation, and 


clinging to rules and vows.949 One is completely 
released from the four kinds of unfortunate rebirths, 


and is incapable of committing the six great wrongs. 944 
This exquisite jewel is in the Sangha; by this truth, may 
there be well-being. 


Whatever bad deed one may do - by body, speech, 
or mind — one cannot hide it: an incapability ascribed to 
one who has seen the (deathless) state. This exquisite 
jewel is in the Sangha; by this truth, may there be well- 
being. 


529 





Tám bác được khen ngợi bởi hình thức tốt là bón cặp 
này? Họ, những đệ tử của Đắng Thế Tôn, dáng được 
cúng dường; những gì được cúng dường cho họ đều 
mang lại kết quả to lớn. Viên bảo ngọc tinh xảo này là 
ở trong Tăng đoàn; bằng sự thật này, cầu mong tất cả 
đều được an lành. 


Những ai, không có dục vọng, tâm kiên định, áp dụng 
chính mình theo thông điệp của đức Cồ-đàm (Gotama), 
nhằm đạt được mục tiêu của họ, lao vào cõi bất tử, tận 
hưởng sự dập tắt (của lửa tham ái), chứng đắc được 
không vi gi cả. Viên bảo ngọc tinh xảo này là ở trong 
Tăng đoàn; bằng sự thật này, cầu mong tất cả đều 
được an lành. 


Như môt trụ cổng được cám chặt xuống đất sẽ không 
thé lay chuyển bởi gió bón phương: bậc như váy, ta nói 
với ngươi, người chính trực, chính là là người - đã lĩnh 
hội được chân lý của các bậc thánh nhân cao cả - nhìn 
thấy. Viên bảo ngọc tinh xảo này là ở trong Tăng đoàn; 
bằng sự thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 


Những ai đã hiểu rõ chân lý của các bậc thánh nhân 
cao cả, được dạy dỗ bởi một bậc trí tuệ sâu sắc: ngay 
cả khi họ trở nên rất phóng dật, họ cũng sẽ không có 
quá bảy lần tái sinh nữa. Viên bảo ngọc tinh xảo này là 
ở trong Tăng đoàn; bằng sự thật này, cầu mong tất cả 
đều được an lành. 


Vào thời điểm đạt trí tuệ, người ta từ bỏ ba điều: 
quan diém vé nhân cách (thân kiên), sự do du (nghi) 
và bám vào các giáo điều (giới thủ) và lời nguyén.^ 
Người hoàn toàn thoát khỏi bôn loại tái sinh bất hạnh 
(bôn đọa xứ) và không có khả năng phạm sáu điêu sai 
trái lớn (trừ sáu ác). Viên bảo ngọc tỉnh xảo này là ở 
trong Tăng đoàn; bằng sự thật này, cầu mong tất cả 
đều được an lành. 


Bất cứ hành động xấu nào người ta có thé làm - 
bằng thân, khẫu, hoặc ý - không ai có thé che giấu nó: 
một sự không thể (che giấu) được gán cho người đã 
nhìn thấy trạng thái (bất tử). Viên bảo ngọc tinh xảo 
này là ở trong Tăng đoàn; bằng sự thật này, cầu mong 
tất cả đều được an lành. 








Như cây rừng trổ hoa, vào lúc tháng đầu hạ; cũng 
vậy, vì lợi tha, Pháp thắng diệu được thuyết, dẫn 
chứng đắc Niết-bàn. Tối thắng bảo ấy chính là Phật; 
bằng sự thật này, mong cho tất cả an vui. 


Thắng nhân biết rõ tối thắng pháp, ban bố, chuyển 
đạt pháp vô tỷ. Tôi tháng bảo ây chính là Phát; băng sự 
thật này, mong cho tât cả an vui. 


“Thọ sanh cũ đã đoạn, thọ sanh mới không khói', tâm 
ly tham trong các hữu vị lai; hạt giống đã hư không 
mong sanh trưởng, hiền trí như vậy, như ngọn đèn đã 
tắt. Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; với chân lý này, 
mong an vui. 


Chư quỷ thần tụ hội nơi đây, trên mặt đất cũng như 
trong hư không, hãy cùng kính lễ Như Lai, trời người 
hằng tán thán. Câu mong tât cả được an vui. 


Chư quỷ thần tụ hội nơi đây, trên mặt đất cũng như 
trong hư không, hãy cùng kính lễ Pháp, trời người 
hằng tán thán. Câu mong tât cả được an vui. 


Chư quỷ thần tụ hội nơi đây, trên mặt đất cũng như 
trong hư không, hãy cùng kính lễ Tăng, trời người hăng 
tán thán. Câu mong tât cả được an vui. 


Ratana Sutta: Khuddakapatha sutta 8, and Sutta- 
nipāta 222-238, dịch Anh P.H., 

Th.96 Kinh Cát tường (Mangala Sutta) 

Bài này nói vé mangala (cát tường) tối thượng là gì: 


hành vi mang dấu hiệu tốt báo hiệu mạng lại cát tường 
hay may mắn. Trước Phật giáo, có nhiều nghi lễ khác 





Like a forest grove with flowering tops in the first 
month of the heat of the summer, so is the excellent 
Dhamma he taught, for the highest benefit, leading to 
nirvana. This exquisite jewel is in the Buddha; by this 
truth, may there be well-being. 


The excellent one, knowing what is excellent, giving 
what is excellent, bringing what is excellent, beyond 
compare, taught the excellent Dhamma. This exquisite 
jewel is in the Buddha; by this truth, may there be well- 
being. 


"The old is destroyed, the new is not arising'. Those 
whose minds are without passion for future rebirths, the 
seeds of which have been destroyed, have no desire 
for growing (any such states). The wise are quenched 
like this lamp. This exquisite jewel is in the Sangha; by 
this truth, may there be well-being. 


Whatever spirits have gathered here, whether ones 
of the earth or sky, let us revere the Tathãgata 
honoured by gods and humans, the Buddha: may there 
be well-being. 


Whatever spirits have gathered here, whether ones 
of the earth or sky, let us revere the Tathägata 
honoured by gods and humans, and the Dhamma: may 
there be well-being. 


Whatever spirits have gathered here, whether ones 
of the earth or sky, let us revere the Tathãgata 
honoured by gods and humans, and the Sangha: may 
there be well-being. 


Ratana Sutta: Khuddakapäatha sutta 8, and Sutta- 
nipāta 222—238, trans. P.H. 


Th.96 The 
(Mangala Sutta) 


Auspicious Activity Discourse 


This concerns what is the supreme mangala: 
auspicious activity which brings blessing or good 
fortune. Prior to Buddhism, various ceremonies were 


530 





Gióng nhu mót khu rüng vói hoa nó ró vào tháng 
dàu tién cüa müa hé, cách tuyét vói mà Ngài dà giáng 
day cüng váy, vi loi ích cao nhát, dán dén niét-bàn. 
Viên bảo ngọc tinh xảo này là ở trong Phật; bằng sự 
thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 


Người xuất sắc (tối thắng), biết điều xuất sắc, ban bố 
điều xuất sắc, chuyên đạt điều xuất sắc, không thể so 
sánh được (pháp vô tỷ) và đã giảng dạy giáo pháp xuất 
sắc đó. Viên bảo ngọc tinh xảo này là ở trong Phật; 
bằng sự thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 


“Cái cũ bị hủy diệt, cái mới không phát sinh”. Những 
người không có tâm trí đam mê với những lần tái sinh 
trong tương lai, những hạt giống đã bị phá hủy, không 
có ham muốn phát triển (bất kỳ trạng thái nào như 
vậy). Những người trí tuệ bị dập tắt như ngọn đèn này. 
Viên ngọc tinh xảo này nằm trong Tăng đoàn; bởi sự 
thật này, cầu mong tất cả đều được an lành. 


Mọi quỷ thần đã tụ họp ở đây, dù là dưới đất hay trên 
trời, chúng ta hãy tôn kính Như Lai, vị Phật mà vị trời 
và con người tôn vinh: Câu mong tât cả đêu được an 
lành. 


Mọi quỷ thần đã tụ họp ở đây, dù là dưới đất hay trên 
trời, chúng ta hãy tôn kính Như Lai, bậc được vị trời và 
con người tôn vinh và (tôn kính) giáo pháp: Cầu mong 
tất cả đều được an lành. 


Mọi quỷ thần đã tụ họp ở đây, dù là dưới đất hay trên 
trời, chúng ta hãy tôn kính Như Lai, bậc được vị trời và 
con người tôn vinh và (tôn kính) Tăng đoàn: Cầu mong 
tất cả đều được an lành. 


(Kinh Châu báu: Kinh Tiểu tụng 8 và Kinh tập 222- 
238, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.96 Kinh Hạnh phúc (Mangala Sutta) 
Đoạn này liên quan đến mangala (hạnh phúc, cát 


tường, an lành) tối cao là gì: hoạt động tốt lành mang 
lại phước lành hoặc may mắn. Trước Phật giáo, có 








nhau được xem là mangala. Đức Phật xem thực hành 
Pháp là mangala tót nhất. 

Bài kinh này bao góm nhiéu giá tri Phát giáo, và cüng 
được xem là một kinh tung paritta — một bản kinh tự nó 
mang lại sự bảo vệ và phước lành khi được tụng lên. 


Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú trong vườn 
ông Cấp Cô Độc (Anäthapindika), rừng Thé-da (Jeta), 
nước Xá-vé (Sävatthi). 

Bấy giờ, khi đêm gần tàn, một thiên tử với dung sắc 
thù thắng, chói sáng toàn khu rừng Thệ-đa, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ, rồi đứng một bên, bạch Thế Tôn 
bằng bài kệ: 


Có nhiều trời và người, nghĩ vé những cát tường, 
mong câu thời vận tôt. Nguyện Thé Tôn chi con, gì cát 
tường tôi thượng. 


(Đức Phật đáp:) 
Không thân cán người ngu, gần gũi bậc hiền trí, kính 


lễ người đáng lễ, là cát tường tối thượng. 


Trú địa phương thích hợp, phước nghiệp trước đã 
làm, tự chân chánh thệ nguyện, là cát tường tôi 
thượng. 


Học rộng, nghé nghiệp tinh, khéo học, tw ché ngự, 


nói những lời êm đẹp, là cát tường tôi thượng. 


Hiếu dưỡng me và cha, nhiếp hộ vợ và con, nghé 
nghiệp không tôi loạn, là cát tường tôi thượng. 


Bồ thí, hành đúng Pháp, nhiếp hộ các thân quyến, 
nghề nghiệp không sai quây, là cát tường tôi thượng. 


Nhàm chán, từ bỏ ác, tự chế rượu say sưa, cảnh tỉnh 
trong mọi pháp, là cát tường tôi thượng. 





seen as mangalas. The Buddha sees Dhamma- 
practice as the best mangala. 

This Sutta encapsulates many Buddhist values, and 
is also seen to be a paritta chant — one that itself brings 
protection and blessings when chanted. 


Thus have I heard. At one time, the Blessed One was 
staying at Savatthi, in the Jeta grove in the monastic 
park (donated by) Anathapindika. 

Then, as night was passing away, a certain deity, 
being of surpassing radiance, illuminating the whole 
Jeta grove, approached the Blessed One. Having 
approached and respectfully greeted him, he stood on 
one side. So standing, the deity addressed the Blessed 
One with a verse: 


Many gods and humans have thought about 
auspicious actions hoping for well-being. Tell me what 
is supreme auspicious activity. 


(The Buddha replied:) 


Not associating with fools, but associating with the 
wise, and honouring those worthy of honour. This is a 
supreme auspicious activity. 


Living in suitable places, and having done what is 
karmically beneficial in the past, also proper self- 
application. This is a supreme auspicious activity. 


Being endowed with learning and practical skills, 
well-trained in self-discipline, with well-spoken speech. 
This is a supreme auspicious activity. 


Aid for mother and father, caring for wife and 
children, and an occupation without conflict. This is a 
supreme auspicious activity. 


Being generous, acting in accord with Dhamma, 
caring for one's relatives, and blameless actions. This 
is a supreme auspicious activity. 


Distaste for and avoidance of evil, refraining from 
intoxicating drink, being heedful in all things. This is a 


531 





nhiều nghi lễ khác nhau được xem là mangala. Đức 
Phát coi Pháp-hành là mangala tót nhát. 

Bài kinh này bao hàm nhiéu giá tri Phát giáo và cüng 
duoc xem là mót bài tung paritta (tung kinh xin hó tri an 
lành) - bản thân nó mang lại sự bảo vé và ban phước 
khi tung. 


Tôi nghe như vầy. Một làn nọ, Đức Thé Tôn đang ở 
tại Savatthi (Xá-vệ), trong khu rừng Jeta (Kỳ-đà) trong 
tịnh viện (do ông Sãvatthï Anathapindika (Cáp-có-dóc) 
hiến tặng). 

Báy gió, khi đêm sắp qua, một thiên tử có dung nghi 
rực rỡ, chiếu sáng chói toàn khu rừng Jeta, đến gần 
đức Thế Tôn, đảnh lễ cung kính chào Thế Tôn, rồi 
đứng qua một bên, vị thiên tử đó thưa với đức Thế Tôn 
bằng bài kệ: 


. Có nhiều vị trời và người nghĩ về những hành động 
tôt lành dé mong câu được hạnh phúc. Xin cho con biêt 
hoạt động tót lành tôi cao là gi? 


(Đức Phật đáp:) 


Không kết giao với kẻ ngu, mà hãy kết giao với người 
hiên trí và kính lé những người dáng được tôn vinh. 
Đây là một hoạt động tôt lành tôi cao. 


Sóng ở những nơi thích hợp và đã từng làm những gì 
đem lại phước nghiệp trong quá khứ, cũng phải tự ứng 
dụng đúng dàn. Đây là một hoạt động tôt lành tôi cao. 


Có năng lực học tập và kỹ năng thực hành, rèn luyện 
kỹ năng tự giác giới luật, ăn nói khéo léo. Đây là một 
hoạt động tôt lành tôi cao. 


Giúp đỡ cha mẹ, chăm sóc vợ con và có một nghé 
nghiép khóng có xung dót. Dáy là mót hoat dóng tót 
lành tói cao. 


Róng luong (bó thí), hành dóng phü hop vói giáo 
pháp, quan tám đến người thân và những hành động 
không sai quấy. Đây là một hoạt động tốt lành tối cao. 


Không ưa và tránh xa điều ác, không uống rượu say 
sưa, chú ý đến mọi việc. Đây là một hoạt động tốt lành 








Cung kính và khiêm tốn, tri túc và tri ân, tùy thời nghe 
Chánh Pháp, là cát tường tôi thượng. 


Nhẫn nhục, chịu nhận lỗi, cầu kiến các sa-môn, tùy 
thời đàm luận Pháp, là cát tường tôi thượng. 


Nhiệt hànhvà pham hạnh, thấy được lý Thánh dé, và 
thực chứng Niêt-bàn, là cát tường tôi thượng. 


Tâm không hề dao động, khi xúc pháp thế gian (tám 
gió), ly nhiễm, lạc, an ón, là cát tường tối thượng. 


Làm những việc như vây, không đâu không thắng lợi, 
đên đâu cũng an toàn, là cát tường lôi thượng. 


Mangala Sutta: Khuddaka-patha, Sutta 5, and Sutta- 
nipata 258— 269, dịch Anh P.H. 


Giới, định, tuệ 


Các thứ ô nhiễm tâm, như tham, sân và si, tồn tại ở 
ba cáp độ: như thé hiện trong hành động công khai bởi 
thân hoặc ngữ; trong các chuỗi hoạt động của tư duy 
hoặc các trạng thái có ý thức của tâm; và các tùy miên 
(phiền não trong trạng thái ngủ) và các lậu (ô nhiễm) 
tiềm phục không hiện hành, trong chiêu sâu của tâm. 

Tu đạo trong Phật giáo cần phải giải quyết cả ba cắp 
độ. 

Giới (sila) kiềm chế những hành động bắt thiện ở 
thân và ngữ. 

Định (samādhi) luyện tâm dé làm suy yếu các trang 
thái bắt thiện và nuôi dưỡng những trạng thái thiện, 

và tuệ  (paññā), được hỗ trợ bởi thin dinh, có thé tim 
ra gốc rễ của tùy miên và các lậu ô nhiễm. 





supreme auspicious activity. 


Having respect, humility, contentment and gratitude, 
and timely hearing of Dhamma. This is a supreme 
auspicious activity. 


Patient acceptance, willingness to receive correction, 
seeing renunciants, timely discussion of Dhamma. This 
is a supreme auspicious activity. 


Ardent practice and the (celibate) holy life, seeing the 
Truths of the Noble Ones, and realization of nirvana. 
This is a supreme auspicious activity. 


Touched by the ups and downs of the world, one's 
mind being sorrowless, stainless, secure. This is a 
supreme auspicious activity. 


Having done such things, everywhere unconquered, 
they go everywhere in safety. This is their supreme 
auspicious activity.’ 


Mangala Sutta: Khuddaka-pàtha, Sutta 5, and Sutta- 
nipāta 258—269, trans. P.H. 


Ethical discipline, meditation, wisdom 


The spiritual defilements such as greed, hatred and 
delusion exist at three levels: as expressed in overt 
actions of body or speech; in active lines of thought or 
conscious states of mind; and as currently unexpressed 
underlying tendencies and intoxicating inclinations, in 
the depths of the mind. 

The Buddhist path needs to address all three levels. 

Ethical discipline (sia) restrains unwholesome bodily 
and verbal actions. 

Meditative concentration (samadhi) trains the mind so 
as to undermine unwholesome states and cultivate 
wholesome ones, 

and wisdom (panna), aided by meditative calm, can 
come to dig out the roots of the underlying tendencies 
and intoxicating inclinations. 


532 





tói cao. 


Có sự tôn trọng, khiêm tón, bằng lòng và biết ơn và 
tùy thời nghe Pháp. Đây là một hoạt động tôt lành tôi 
cao. 


Nhẫn thọ, sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa, câu tìm 
người xuất gia, tùy thời thảo luận về giáo pháp. Đây là 
một hoạt động tốt lành tối cao. 


Thực hành gian khó và cuộc sóng thánh thiện (độc 
thân), nhìn thấy chán lý của các dáng thánh nhân cao 
cả và chứng ngộ niết-bàn. Đây là một hoạt động tót 
lành tối cao. 


Cảm động trước những thăng trám của thé giới, tâm 
trí không đau khô, không dơ nhiễm, an toàn. Đây là 
một hoạt động tôt lành tôi cao. 


Làm được những việc như vậy, khắp nơi không bị 
khuât phục, đi đâu cũng an toàn. Đây là hoạt động tôi 
lành tôi cao của họ.” 


(Kinh Điềm lành: Kinh Tiểu tung 5 và Kinh tập 258- 
269, do P.H. dịch tiêng Anh). 


ĐẠO ĐỨC, THIÊN ĐỊNH, TRÍ TUE 


Những phiền não trong tâm như tham, sân và si tồn 
tại ở ba cáp độ: như thé hiện qua những hành động rõ 
ràng của thân hoặc lời nói; trong dòng suy nghĩ hoạt 
động hoặc trạng thái ý thức của tâm trí; và như hiện 
chưa được bộc lộ những khuynh hướng tiềm ẩn (tùy 
miên) và những khuynh hướng mê mờ (các lậu), trong 
sâu thẳm tâm trí. 

Con đường tu tập Phát giáo cán giải quyết cả ba cáp 
độ. 

Giới (sila, giới luật đạo đức) kiềm chế những hành 
động bát thiện vé thân thé và lời nói. 

Định (samadhi, sự tập trung thiền định) rèn luyện tâm 
trí dé phá bó các trang thái bắt thiện và trau dồi các 
trạng thái thiện 

và tué (panna, trí tué), duoc hó tro bói sw an nhién 
thiền định, có thê tìm ra gốc rễ của các khuynh hướng 
tiềm án (tùy miên) và khuynh hướng mê mờ (hữu lậu). 








Th.97 Giới là nén tảng tu đạo 


Như vậy, này Ananda, thiện giới có nghĩa là không 
hối tiếc, có công đức là không hối tiếc; không hối tiếc 
có nghĩa là hân hoan; có công đức là hân hoan; hân 
hoan có nghĩa là hỷ, có công đức là hỷ; hỷ có nghĩa là 
khinh an, có công đức là khinh an; khinh an có nghĩa là 
lạc, có công đức là lạc; lạc có nghĩa là định, có công 
đức là định; 

định có nghĩa là như thật tri kiến, có công đức là như 
thật tri kiến; như thật tri kiến có nghĩa là yém ly, có 
công đức là yém ly; yém ly có nghĩa là giải thoát tri 
kiến, có công đức là giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ananda, các thiện giới theo thứ lớp 
dẫn đến tối thượng. 


Anisamsa Sutta: Arguttara-nikaya V.2, dich Anh P.H. 


Th.98 Khai thi dao lộ thuận thứ theo ba bác tu 
hành 


Đoạn này tập trung vào các bậc thứ lớp tu tâm liên 
quan đến giới và định, làm cơ sở cho tuệ. 

Một bà-la-môn nói rằng có từng bước thứ lớp trong 
việc tu hành của các bà-la-môn, cung thủ và kế toán, 
nên hỏi Phật: 


“Thưa Tôn giả Gotama, tuần tự học, tuần tự hành, 
tuần tự đạo tích, cũng thấy trong các bà-la-môn, trong 
Pháp và Luật này có thể thấy tuần tự học, tuần tự 
hành, tuần tự đạo tích nhu vậy chăng?” 


Này bà-la-môn, trong Pháp và Luật này cũng có thể 
thấy tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích như 
vậy. - 

Ví như một người huân luyện ngựa lão luyện, sau khi 
được một con ngựa nòi, trước tiên luyện tập nó bằng 
dây cương, sau đó luyện cho nó với các động tác khác. 





Th.97 Ethical discipline as the basis for the rest of 
path 


So you see, Änanda, wholesome ethical discipline 
has freedom from regret as purpose and benefit; 
freedom from regret has gladness; gladness has joy; 
joy has tranquillity; tranquillity has happiness; 
happiness has meditative concentration; 

meditative concentration has seeing things as they 
really are; seeing things as they really are has turning 
away and non-attachment; turning away and non- 
attachment have release by knowing and seeing as 
their purpose and benefit. 

So you see, Ananda, wholesome ethical discipline 
leads gradually up to the summit. 


Anisamsa Sutta: Anguttara-nikàya V.2, trans. P.H. 


Th.98 The unfolding of the gradual path in the 
three trainings 


This passage focuses on the gradual stages of 
spiritual training as regards ethical discipline and 
meditation, as a basis for wisdom. 

A brahmin says that there is gradual progress up a 
staircase, and in the training of brahmins, archers and 
accountants, then asks the Buddha: 


‘Venerable sir, is it possible to find in the same way a 
gradual training, a gradual course of action and a 
gradual path in this Dhamma and discipline too?' 


'Brahmin, it is possible to find in this Dhamma and 
discipline, too, a gradual training, a gradual course of 
action and a gradual way of practice. 

A clever trainer of horses, having obtained a young 
thoroughbred for training, would first train it in the bit of 
the bridle and would then give the further subsequent 


533 





Th.97 Giới (Giới luật dao đức) là nền tảng cho 
phân còn lại của con đường tu tập 


Này Ananda như ông thấy ‹ đó, giới luật đạo đức thiện 
lành có nghĩa là không hối tiếc như mục đích và lợi ích; 
không hối tiếc đem lại sự vui mừng; vui mừng là hoan 
hỷ; hoan hỷ đem lại sự an nhiên; an nhiên đem lại sự 
an lạc; an lạc đem lại sự định tâm; 

sự định tâm có cách nhìn mọi thứ như thực tại của 
chúng; nhìn mọi thứ như thực tại của chúng là quay 
lưng lại và không dính mắc; quay lung lại và khóng 
dính mắc dem lại có sự giải thoát bằng cách hiểu và 
xem đó là mục đích và lợi ích. 

Vì vậy, ông thấy đấy, Änanda, giới giới luật đạo đức 
thiện dẫn dần đến tối thượng. 


(Kinh Loi ích: Kinh Tăng chi V. 2, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


Th.98 Sự mở ra của con đường đạo dần dần từng 
bước thứ tự trong ba bậc tu hành 


Đoạn này tập trung vào các giai đoạn dán dán từng 
bước thứ tự của việc rèn luyện tinh thần (tu tâm) liên 
quan đến giới luật đạo đức và thiên dinh, làm nén tảng 
cho trí tuệ. 

Một Bà-la-môn nói rằng có sự tiến bộ dàn dần từng 
bước theo thứ tự lên một bậc thang và trong quá trình 
rèn luyện tu tập của các Bà-la-môn, cung thủ và kế 
toán, nên hỏi Phật: 


“Thưa Tôn giả, liệu có thé tìm thấy trong cùng một 
cách thức rèn luyện tu tập dần dàn từng bước thứ tự, 
một quá trình hành động và một con đường dần dần 
từng bước thứ tự trong giáo pháp và Giới luật này 
không?” 


“Này Bà-la-môn, cũng có thể tìm thấy trong giáo 
pháp và giới luật này, một sự rèn luyện tu tập dần dần 
từng bước theo thứ tự, một quá trình hành động dần 
dần từng bước theo thứ tự và một cách thức thực hành 
dần dần từng bước theo thứ tự. 

Người huấn luyện ngựa lão luyện, sau khi có được 








Cũng vậy, Như Lai sau khi nhận được một người 
đáng được điều phục, trước tiên huấn luyện người ấy 
như sau: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy là người có giới, 
hãy sống phòng hộ bằng sự phòng hộ của ba-la-đề- 
mộc-xoa (kỷ luật tu đạo), đầy đủ chánh hành trong 
phạm vi sở hành, thấy đáng sợ trong những lỗi nhỏ, 
thọ trì và học tập trong các học xứ.” 


Khi vị tỳ-kheo đã thành tựu trì giới, Như Lai mới huấn 
luyện thêm nhu vầy: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy thủ hộ 
căn môn. Khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ các đặc 
điểm chung, chớ có nắm giữ các đặc điểm riêng. 

Do bởi nguyên nhân gì mà, vì nhãn căn không được 
phòng hộ, khiến tham, ưu, các pháp ác bát thiện khởi 
lên, hãy tu tập dé phòng hộ nguyên nhân ấy, tu tập 
phòng hộ nơi căn con mắt bằng thủ hộ căn con mắt. 

Khi tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương..., lưỡi nếm 

, thân cảm xúc..., ý nhận thức các pháp... thực 
hành phòng hộ nơi ý căn bằng thủ hộ ý căn.” 


Khi vị tỳ-kheo đã thành tựu thủ hộ căn môn, Như Lai 
lại huấn luyện thêm như vầy: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, 
hãy tiết độ trong ăn uống, như lý giác sát thọ dụng món 
ăn: không phải để vui đùa, không phải để say mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, chỉ 
dé duy trì thân tồn tại, không bị tôn hai, dé tư trợ phạm 
hạnh, nghĩ rằng, 

Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ (đói) và không 
phát sinh các cảm thọ mới (quá no); khỏe mạnh, không 
phạm lỗi làm, sống được an ôn’.” 


Này bà-la-môn, sau khi tỳ-kheo đã thành tựu tiết chế 
ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm như vầy: “Hãy 
đến đây, tỳ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày, khi 
kinh hành, khi đang ngồi, tịnh trừ tâm sạch các pháp 
chướng ngại. 


Ban đêm, canh đầu,..., tịnh trừ tâm sạch các pháp 





training. 

In the same manner, the Tathagata would obtain a 
person amenable to restraint, and discipline him first in 
the following manner: “Come, monk, be of good 
practices, and live observing the restraints of the code 
of monastic rules, being well-mannered and courteous, 
seeing fear in the slightest fault; observe the rules of 
conduct and train yourself in them." 


When the monk fulfils this, the Tathagata trains him 
further, thus: "Come, monk, be guarded in your sense 
doors. Having seen a form with the eye, do not grasp at 
its main or minor characteristics. 

Since, when one lives with the faculty of vision 
unrestrained, longing and displeasure, evil and 
unwholesome states flow in, practise the restraint of it. 

Having heard a sound with the ear ... smelt a scent 
with the nose, tasted a flavour with the tongue, touched 
a tangible object with the body, and discerned an idea 
with the mind ... practise the restraint of these sense- 
faculties." 


When the monk fulfils this, the Tathagata trains him 
further, thus: "Come, monk, be moderate in eating. 
Having considered with proper reflection, partake of 
food: not for play, not for intoxication, not to look 
beautiful, not for adornment, but for the mere upkeep of 
the body and for sustenance, to avoid infliction of injury 
(on the body), as an aid to the living of the holy life, 
thinking, 

‘I allay the earlier painful feeling (of hunger) and do 
not give rise to a new painful feeling (from over- 
eating), and let it be a vehicle for me for faultlessness 
and comfortable living'." 


Brahmin, when the monk fulfils this, the Tathagata 
trains him further, thus: "Come, monk, abide wakefully. 
During the day in the walking and the sitting posture, 
cleanse the mind of obstructive states. 

In the first watch of the night ... cleanse the mind of 
obstructive states. In the middle watch of the night turn 


534 





một con thuần chủng còn non trẻ dé huấn luyện, trước 
tiên sẽ huấn luyện nó một chút bằng dây cương và sau 
đó, sẽ huấn luyện thêm về sau. 

Theo cách tương tự, Như Lai sẽ thu nhận người có 
khả năng kiềm chế và huấn luyện người đó trước theo 
cách sau: “Hãy đến đây, này Tỳ-kheo, hãy thực hành tu 
tập tốt và sông tuân theo những giới của luật lệ tự viện, 
cư xử tốt và lịch sự, thấy đáng sợ trong cả một lỗi lầm 
nhỏ nhất; tuân thủ các quy tắc ứng xử và rèn luyện bản 
thân theo đó.” 


Khi vị Tỳ-kheo hoàn thành điều này, Như Lai huấn 
luyện thêm cho ông ta như vầy: “Hãy đến, này Tỳ- 
kheo, hãy canh giữ trong cửa giác quan của ông. Khi 
đã nhìn thấy một hình thức bằng mắt, chớ nắm bắt các 
đặc điểm chính hay phụ của nó. 

Vì khi người ta sống với tầm nhìn không bị kiềm ché, 
sự ham muốn (tham) và không hài lòng (ưu), các trạng 
thái xấu và bát thiện (các sự vật ác, bát thiện) tràn vào, 
hãy thực hành kiềm chế nó. 

Nghe một âm thanh bằng tai... ngửi mùi hương bằng 
mũi, nếm hương vị bằng lưỡi, chạm vào một vật hữu 
hình bằng cơ thể và nhận biết một ý tưởng bằng tâm 
trí... hãy thực hành sự kiềm chế của những giác quan 
này.” 


Khi vị Tỳ-kheo hoàn thành điều này, Như Lai huấn 
luyện thêm cho ông ta, như vầy: “Này Tỳ-kheo, hãy ăn 
uống điều độ, chừng mực. Cân nhắc với sự phản tỉnh 
đúng đắn, hãy ăn một phần: không phải dé chơi, không 
phải dé say, không phải để trông đẹp d&, không phải 
để tô điểm, mà chỉ để giữ gìn cơ thể và đề tồn tại, tránh 
gây thương tích (trên cơ thể) như một sự trợ giúp để 
sống cuộc sống thánh thiện, nghĩ rằng, 

“Tôi làm dịu cảm giác đau đớn trước đó (đói) và 
không làm nảy sinh cảm giác đau đớn mới (do ăn quá 
no) và để nó là phương tiện cho tôi không lỗi lầm và 
sông thoải mái.” 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỳ-kheo hoàn thành điều này, 
Như Lai sẽ huấn luyện thêm cho người ấy, như vầy: 
“Hãy đến, này Tỳ-kheo, hãy tỉnh thức chấp hành. Trong 
ngày trong tư thế đi bộ và ngồi, làm sạch tâm trí của 
các trạng thái chướng ngại. 

Trong canh đầu tiên của đêm, làm sạch tâm trí của 








chướng ngại. Canh giữa, nằm xuống hông phải, như 
dáng năm sư tử, chân _chồng lên nhau, chánh niệm 
chánh tri, tác ý muốn ngồi dậy. 

Canh cuối, sau khi thức dậy, khi đi kinh hành, và khi 
đang ngồi, tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại.” 


Này bà-la-môn, sau khi vị tỳ-kheo thành tựu những 
điều này, Như Lai lại huấn luyện thêm nữa như sau: 
“Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy thành tựu chánh niệm 
chánh tri. 

Chánh tri khi bước tới, chánh tri khi bước lui; chánh 
tri khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh; chánh tri khi co, khi 
duỗi; khi mang y kép, bình bát, thượng y; khi ăn, uống, 
nhai, nuốt; khi đại tiện, tiểu tiện; khi đi, đứng, ngồi, 
nằm, thức, 

nói năng, im lặng, tất cả đều với chánh tri.” 


Khi vị tỳ-kheo thành tựu những điều này, Như Lai lại 
huấn luyện thêm như sau: “Hãy đến đây, tỳ- kheo, chọn 
lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, trong rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời trống, 
trên đồng rơm.” Vị ấy làm theo, sau khi đi khất thực về 
và ăn xong, ngồi kiết già, lưng thẳng, tại những chỗ nói 
trên, đặt niệm trước mặt. 

[Đoạn văn tiếp tục mô tả việc diệt trừ năm triền cái và 
lần lượt chứng đắc năm thiền, nhu trong đoạn “Th.127 
và 140, rồi nói rằng, một số đệ tử tiếp tục chứng đạt 
mục đích cứu cánh, trong khi số khác thì không, cũng 
như một số người thành công theo hướng mà đến 
đích, và một số thì khóng.] 


Ganaka-moggallana Sutta: Majjhima-nikãya' .1—3, 
dich Anh P.D.P. 


Trung dao: Thánh dao tám chi 


Con đường truyén thống có xưa, và Thượng toa bó là 
con đường tám chi dân dén dút khó. 





to the right, and sleep keeping the lion's posture, 
placing one foot over the other, calling to mind with 
mindfulness and clear comprehension the sign for 
waking up. 

In the last watch of the night, in the walking and the 
sitting posture, cleanse the mind of obstructive states." 


Brahmin, when the monk fulfils this, the Tathagata 
trains him further, thus, "Come monk, be endowed with 
mindfulness and clear comprehension. 

Act with clear comprehension when approaching and 
receding, looking on and looking about, bending and 
stretching, bearing the robes and bowl, eating, drinking, 
biting and tasting, urinating and excreting, when going, 
standing, sitting, sleeping and being awake. 

Act with clear comprehension when talking and 
keeping silent." 


When the monk fulfils this, the Tathagata trains him 
further, thus: "Come monk resort to a secluded 
dwelling, a forest, the root of a tree, a mountain, a 
grotto, a rock cave, a charnel ground, a jungle resort, 
an open space or a heap of leaves." Having done so, 
when he has returned from the alms-round, after the 
meal he sits cross-legged, with the body erect and 
mindfulness established in front of him.' 

[The passage goes on to describe overcoming the 
five hindrances to meditative calming and attaining in 
turn the four meditative absorptions, much as in 
passages "Th.127 and 140, then says that some 
disciples go on to attain the final goal, while some do 
not, just as some people can successfully follow 
directions to a destination, and some not.] 


Ganaka-moggallana Sutta: Majjhima-nikaya |1l.1—3, 
trans. P.D.P. 


The noble eightfold path: the middle way of 
practice 


The classical path of ancient, and Theraväda 
Buddhism is the Eightfold Path that leads to the end of 


535 





các trang thái cản trở. Vào lúc nửa đêm, quay sang 
bên phải và ngủ, giữ tư thế của con sư tử, đặt chân 
này lên chân kia, gọi vào tâm trí bằng chánh niệm và 
hiểu rõ ràng về dáu hiệu tỉnh thức. 

Vào canh cuối cùng của đêm, trong tư thế đi bộ 
(hành) và ngồi (tọa), hãy làm sạch tâm trí đàng chìm 
trong những trạng thái bị chướng ngại.” 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỳ-kheo hoàn thành điều này, 
Như Lai sẽ huấn luyện thêm cho vị ấy, như vầy: “Hãy 
đến đây, này Tỳ-kheo, hãy thành tựu được chánh niệm 
và sự hiểu biết minh bạch (chánh tri). 

Hành động với sự hiéu biết minh bạch (chánh tri) khi 
bước tới bước lui, khi nhìn thẳng và nhìn ngang, khi co 
và khi duói, khi mang y và bát, khi án, uóng, nhai và 
ném, di tiéu tién, khi di, đứng, ngồi, ngủ và thức. 

Hãy hành động với sự hiểu biết minh bạch (chánh tri) 
khi nói chuyện và giữ im lặng.” 


Khi vị Tỳ-kheo hoàn thành điều này, Như Lai huấn 
luyện thêm cho vị ấy, như vày: “Hãy đến đây Tỳ-kheo, 
chọn nghỉ ngơi ở một nơi thanh vắng, trong rừng, gốc 
cây, ngọn núi, hang động, hang đá, một bãi tha ma, 
một khu nghỉ ngơi trong rừng, ngoài trời hoặc một đống 
lá cây hay rơm rạ.” Làm như vậy, khi vị ấy đã trở về 
sau khi đi khất thực, sau bữa ăn, vị ấy ngồi xếp bằng 
kiết-già, lưng thẳng và chánh niệm được thiết lập trước 
mặt.” 

[Đoạn này tiếp tục mô tả việc vượt qua năm chướng 
ngại để đạt được sự tĩnh tâm trong thiền định và lần 
lượt đạt được bốn sự chứng đắc thiền định, giống như 
trong các doan*Th.127 và 140, sau đó, nói rằng một số 
đệ tử tiếp tục đạt được mục tiêu cuối cùng (chứng đắc 
mục đích cứu cánh), trong khi một số thì không, cũng 
như một số người có thể thực hiện thành công chỉ 
đường đến đích, còn một số thì không. 


(Kinh Ganaka-moggallana: Kinh Trung bộ III. 1-3, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


CON ĐƯỜNG THÁNH TÁM NHÁNH CAO QUÝ: 
CON ĐƯỜNG TU TẠP TRUNG ĐẠO 


Con đường truyền thống có xưa của Phát giáo 
Thượng tọa bộ là Con đường thánh tám nhánh cao quý 








Như đã tháy trong phán mở đầu của đoạn *L.27, đó 
là con đường giữa tránh hai cực đoan: theo đuôi dục 
lac và khó hạnh hành xác. 

Đó là con đường trung dung ché ngự tham đắm dục 
lạc, dù là người xuất gia hay tai gia. 


Th.99 Các yếu tố của thánh dao tám chi 


Đoạn này giải thích các chi của thánh đạo. Đây 
không phải hoàn toàn là các bước trên đạo tích” như 
tắt cả những yéu tó cán phải được tập họp rồi phát trién 
đến mức độ đủ dé dao tích có tác dung. 


Và, này các tỳ-kheo, thế nào là Chánh kiến? Biết Khổ 
(dukkha), biệt Khô tập, biết Khô diệt, biệt đạo tích dẫn 
dên Khô diệt. Này các tỳ-kheo, đây gọi là Chánh kiên. 


Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư 
duy xuât yêu, tư duy vô sân, tư duy bât hại: đây gọi là 
chánh tu duy. 


Và, này các ty-kheo, thé nào là chánh ngữ? Tránh xa 
nói dói, nói hai lưỡi, ác khâu, nói lời phù phiêm: đây goi 
là chánh ngữ. 

Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh nghiệp? Tránh 


xa sát sanh, lấy của không cho (trộm cướp), tà hạnh 
trong các dục (tà dâm): đây gọi là chánh nghiệp. 


Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây 
thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sông bằng chánh 
mạng: đây gọi là chánh mạng. 


Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở 





what is painful. 

As seen in the opening of passage *L.27, it is a 
middle way that avoids both the pursuit of sensual 
pleasures and also the harsh self-torture that can be 
found among ascetics. 

It is a moderate way of restraining attachment to 
sensual pleasures, whether as a monastic or a 
layperson. 


Th.99 The factors of the noble eightfold path 


This passage explains the path factors. These are 
not so much 'steps on a path' as factors that all need to 
be assembled and then developed to a sufficient 
degree for the path to do its work. 


And what, monks, is right view? Understanding of the 
painful (dukkha), understanding of the origination of the 
painful, understanding of the cessation of the painful, 
understanding of the way going to the cessation of the 
painful: this, monks, is called right view. 


And what is right resolve? Resolve for renunciation, 
for freedom from ill-will, for harmlessness: This is called 
right resolve. 


And what is right speech? Abstaining from lying, from 
divisive speech, from harsh speech, and from idle 
chatter: this is called right speech. 


And what is right action? Abstaining from taking life, 
from taking what is not given (stealing), from 
misconduct with respect to sensual pleasures (sexual 
misconduct): this is called right action. 


And what is right livelihood? Here a disciple of the 
noble ones, having abandoned dishonest livelihood, 
keeps his life going with right livelihood: this is called 
right livelihood. 


And what is right effort? Here a monk generates 
536 





(Bát chánh dao) dẫn đến chám dứt khó dau. 

Như đã thấy trong phán mở đầu của đoạn *L.27, đó 
là một con đường trung dung (trung đạo) tránh được 
hai cực đoan: theo đuôi thú vui nhục dục (dục lac) và 
cả sự tự tra tán khắc nghiệt (khó hạnh hành xác) có thé 
thấy ở những người tu khó hanh. 

Đó là con đường trung dung dé han ché sự dính mắc 
vào những thú vui nhục dục (chế ngự tham đắm dục 
lạc), cho dù là người xuất gia hay tại gia. 


Th.99 Các yếu tố của con đường thánh tám 
nhánh cao quý (Bát chánh đạo) 


Đoạn này giải thích các yếu tố của con đường đạo. 
Đây không phải là quá nhiều “các bước trên một con 
đường dao" mà tắt cả các yếu tó cán được tập hợp lại 
và sau đó, phát triển ở một mức độ đủ đề con đường 
đạo phát huy tác dụng. 


Này các Tỳ-kheo, tầm nhìn chân chánh (đúng đắn) là 
gì? Biết về khổ (dukkha), biết nguồn gốc của khổ, biết 
sự chấm dứt khổ, hiểu về con đường đi đến sự chám 
dứt của sự đau khổ: Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là 
tầm nhìn chân chánh. 


Tư duy chân chánh là gì? Quyết tâm từ bỏ, thoát khỏi 
ác y, thoát khỏi các ý nghĩ xâu: Đây được goi là tw duy 
chân chánh. 


Thế nào là lời nói chân chánh? Tránh xa nói dối, nói 
lời chia rẽ, nói lời thô bạo và nói phù phiêm nhảm nhí: 
đây được gọi là lời nói chân chánh. 


Hành vi chân chánh là gì? Tránh xa sát sinh, không 
lấy những gì không được cho (trộm cắp), từ các hành 
vi sai trái trong các thú vui nhục dục (tà dâm): Đây 
được gọi là nghề nghiệp chân chánh (hành động đúng 
dàn). 


Nghề nghiệp chán chính là gi? Ó đây, dé tử của 
những bậc thánh cao quý, từ bỏ các sinh kế bất lương, 
sinh sống bằng sinh kế đúng đắn: đây được gọi là 
chánh mạng. 


Nỗ lực chân chánh là gì? Ở đây, một Tỳ-kheo phát 








đây, tỳ-kheo phát khói ý dục, nỗ lực, tinh tán, sách tán 
tâm, duy trì tâm, đối với các pháp ác, bất thiện chưa 
sanh, khiến không cho sanh khởi... 

đối với các pháp ác, bát thiện đã sanh, trừ diệt... 

đối với các thiện pháp chưa sanh, khiến cho sanh 
khởi.. 

(và) đối với các thiện pháp đã sanh, khiến cho an trú, 
không cho tiêu mắt, khiến cho tăng trưởng, phát triển, 
viên mãn: đây gọi là chánh tinh tấn. 


Này các tỳ-kheo, thé nào là chánh niém?346 (y đây 
tỳ-kheo sống quán thân nơi thân, nhiệt hành, chánh tri, 
chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. 

Vị ấy sống quán thọ trong các cảm thọ, nhiệt hành...; 
sống quán tâm trong tâm, nhiệt hành...; sống quán 
pháp trong các pháp, nhiệt hành... đây gọi là chánh 
niệm. 


Này các tỳ-kheo, thế nào là chánh định? Ở đây tỳ- 
kheo - ly dục, ly các pháp ác bát thiện — chứng nhập 
và an trú thiền thứ nhất... 

[Tiếp theo mô tả về bốn thiền, xem *Th.140]. 


Đây gọi là Khổ diệt dao thánh dé. 


Maha-satipatthaàna Sutta: Digha-nikaya llI.311—-313, 
dịch Anh P.H. 


Th.100 Hai cấp đạo 


Đoạn này chỉ rõ rằng đạo có cắp sơ bộ, gia hành, 
trong đó chánh kiến là tin có nghiệp và tái sinh, đây gọi 
là thé gian đạo (hay hữu lậu đạo); và cáp cao hơn, gọi 
là xuất thế đạo hay vô lậu đạo, trong đó chánh kiến là 
tué, chỉ cho nhận thức chân chánh bón Thánh dé, như 
trong đoạn trước. 





desire, endeavours, arouses vigour, upholds and exerts 
his mind for the non-arising of evil, unwholesome states 
that have not yet arisen ... 

for the abandoning of evil, unwholesome states that 
have arisen ... 

for the arising of wholesome states that have not yet 
arisen ... 

(and) for the maintenance, non-confusion, increase, 
plenitude, development, and culmination of wholesome 
states that have arisen: this is called right effort. 


And what is right mindfulness2325 Here a monk 
abides, in respect of the body, reflectively observing the 
body, possessed of effort, clearly comprehending, and 
mindful, removing intense desire for and unhappiness 
with the world. 

He abides, in respect of feelings, reflectively 
observing feelings, possessed of effort ... in respect of 
the mind, reflectively observing mind, possessed of 
effort ... in respect of reality-patterns, reflectively 
observing reality-patterns, possessed of effort ... this is 
called right mindfulness. 


And what is right meditative concentration? Here a 
monk - quite withdrawn from sensual desires, 
withdrawn from unwholesome states (of mind) — enters 
and remains in the first meditative absorption ... 

[There follows a description of the four meditative 
absorptions, on which see *Th.140]. 


This is called the Truth of the Noble Ones that is the 
way leading to the cessation of the painful. 


Maha-satipatthana Sutta: Digha-nikaya 11.311—313, 
trans. P.H. 


Th.100 Two levels of the path 


This passage makes clear that the path has a 
preliminary, preparatory form, in which right view is 
belief in karma and rebirth, and a fully noble form, in 
which right view is wisdom, implicitly the right view of 
the four Truths, as in the previous passage. 


537 





khởi lòng mong muốn, nỗ lực, khơi dậy khí lực, dé cao 
và phát huy tâm trí của mình dé không phát sinh các 
trạng thái ác, bát thiện (pháp ác) chưa phát sinh... 

dé từ bỏ các trạng thái ác, bát thiện đã phát sinh... 

vì sự phát sinh của các trạng thái lành mạnh (pháp 
thiện) chưa phát sinh... 

(và) dé duy trì, không lẫn lộn, gia tăng, đầy đủ, phát 
triển và đỉnh điểm của các trạng thái lành mạnh đã phát 
sinh: đây được gọi là nỗ lực chân chánh. 


Chánh niém là gì? Ở đây, vị Ty- kheo an tru, dói vói 
thân thé, quán chiếu thân thé, sở hữu nỗ lực, nhận 
thức rõ ràng và chánh niệm, loại bỏ ham muốn mãnh 
liệt và bất hạnh ở đời. 

Vị ấy tuân thủ, đối với cảm giác, quán chiếu cảm 
giác, sở hữu nỗ lực... đối với tâm trí, phản ánh quan 
sát tâm trí, sở hữu nỗ lực... đối với mô hình thực tại, 
phản ánh quan sát mô hình thực tế, sở hữu nỗ lực... 
đây được gọi là chánh niệm. 


Chánh định là gì? Ở đây, Tỳ-kheo - hoàn toàn thoát 
khỏi dục vọng, thoát ly khỏi trạng thái bất thiện (của 
tâm) - chứng nhập và an trú trong sự chứng đắc thiền 
định thứ nhất (sơ thiền)... 


Đây được gọi là chân lý thánh, đó là con đường dẫn 
đến sự chấm dứt đau khó (khó diệt đạo sự thật thánh). 


(Đại kinh Niệm xứ: Kinh Trường bó M. 311-313, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.100 Hai cấp độ của con đường tu tập 


Đoạn này nói rõ rằng con đường tu tập có hình thức 
sơ khai, chuẩn bị, trong đó tám nhìn chân chánh là 
niềm tin vào nghiệp và tái sinh và một hình thức hoàn 
toàn cao quý, trong đó tám nhìn chân chánh là trí tuệ, 
mặc nhiên là tám nhìn chân chánh (nhận thức đúng 
đắn) về bón chân lý, như trong đoạn trước. 








Chánh kiến, Ta nói, có hai: có chánh kiến hữu lậu, 
thuận phước phân, dị thục quả của chấp thủ hữu y; và 
có chánh kiên, thuộc Thánh, vô lậu, xuát thê, thuộc dao 
chỉ. 


Và này các ty-kheo, thế nào là chánh kiến hữu 
làu...? (Đó là tin rằng:) 'Có bó thí, có cúng dường, có té 
tự.. 

[tiếp theo là điều trái ngược với tà kiến được mô tả 
trong đoạn *7h.56, đoạn này phủ nhận giá trị của bó thí 
và thiện quả, rằng có các nghiệp quả dẫn đến tái sanh 
thiện thú, có thể được biết bởi hiền giả có trí.]... 


Và thé nào là chánh kiến thuộc Thánh...? Là tué, tuệ 
căn, tuệ lực, trach pháp giác chi, chánh kiến đạo chỉ 
của một vị tu tập Thánh đạo, thành tựu Thánh đạo, tâm 
vô lậu, thuộc Thánh tâm.... 


Maha-cattàrisaka Sutta: Majjhima-nikaya 1.72, dịch 
Anh P.H. 


Th.101 Các đạo chi và ba học 


Đoạn này bao hàm các đạo chỉ trong ba học (giới- 
định-tuệ). Ba học này được tu tập ở cấp phô thông bình 
thường theo thứ tự: giới, định, tuệ. 

Khi ba học thuộc trong thánh đạo vào giai đoạn hiện 
quán, thì trước tiên là thành tuệ (vô lậu tuệ), ké đó khởi 
phát thánh giới (vô lậu giới) và thánh định (vô lậu định). 

Vị mà sau khi thực chứng thánh đạo, bấy gö thành vi 
thánh đệ tử (xem *Th.201), và trong số đó, những vị Dự 
lưu đã thành tựu giới viên mãn, những vị Bắt hoàn 
thành tựu định viên mãn, và những vị A-la-hán thành 
tựu tuệ viên mãn (Anguttara-nikaya I.231-232). 





Right view, | say, is twofold: there is right view that 
has intoxicating inclinations, partaking of karmic 
benefit, ripening on the side of attachment; and there is 
right view that is noble, without intoxicating inclinations, 
world-transcendent, a factor of the path. 


And what, monks, is right view that has intoxicating 
inclinations ...? (It is the belief:) “There is gift, there is 
offering, there is (self-)sacrifice ... 

[there follows the precise opposite of the wrong view 
described in passage *Th.56, that denies the value of 
giving and good action, that these have karmic effects 
leading to good rebirths, which can be known about by 
wise meditators.] ... 


And what is right view that is noble ...? Wisdom, the 
faculty of wisdom, the power of wisdom, the 
investigation-of-qualities factor of awakening, the right 
view path-factor of one who, developing the noble path, 
is of noble mind, of a mind without intoxicating 
inclinations, endowed with the noble path. 


Mahaà-cattàrisaka Sutta: Majjhima-nikãya MI.72, trans. 
P.H. 


Th.101 The path factors and the three trainings 


This passage assigns the path factors as part of the 
three trainings. These trainings are practised at the 
ordinary level broadly in the order: ethical discipline, 
meditative concentration, wisdom. 

When this practise breaks through to the noble level 
of the path at a time of deep insight, it is noble wisdom 
that comes first, triggering noble ethical discipline and 
noble meditative concentration. 

Having experienced the noble path, a person 
becomes a noble disciple (see *Th.201), and among 
these,  stream-enterers have perfected ethical 
discipline, non-returners have perfected meditative 
concentration, and arahants have perfected wisdom 
(Anguttara-nikaya /.231—232). 


538 





Chánh kiến, Ta nói, gồm hai mát: Có tầm nhìn chân 
chánh có khuynh hướng mê mù (hữu lậu), thuận theo 
lợi ích của nghiệp, quả về mặt chấp trước; và có tầm 
nhìn chân chánh cao cả, không có khuynh hướng mê 
mờ, siêu việt xuất thế, một yếu tố của con đường đạo. 


Những gì, các Tỷ kheo, là tầm nhìn chân chánh có 
khuynh hướng mê mù (hữu lậu)...? (Đó là niềm tin:) 
“Có bố thí, có cúng dường, có tế tự... 

[tiếp theo là điều trái ngược với quan điểm sai làm 
được mô tả trong đoạn *Th.56, đoạn đó là phủ nhận 
giá trị của bố thí và hành động tốt, rằng những nghiệp 
quả này có tác dụng dẫn đến tái sinh tốt đẹp, điều mà 
những thiền giả sáng suốt có thé biết duoc]. 


Cái gì là tầm nhìn chân chánh cao cả...? Trí tuệ, tuệ 
căn, sức mạnh của trí tuệ (tuệ lực), nhân tố điều tra 
phẩm chất của sự tỉnh thức, con đường tầm nhìn chân 
chánh của một người, phát triển con đường thánh cao 
quý, là tâm cao thượng, tâm không có khuynh hướng 
mê hoặc, thiên phú với con đường cao cả. 


(Đại kính Bón mươi: Kinh Trung bộ II. 72, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.101 Các yếu tố của con đường đạo và ba việc 
tu học 


Đoạn này chi định các yéu tó đường tu học như một 
phân của ba việc tu học. Các việc tu học này được thực 
hành ở cáp độ bình thường theo thứ tự: giới (giới luật 
đạo đức), định (sự tập trung thiên định), tuệ. 

Khi việc thực hành tu tập này đột phá dén cáp độ cao 
quy bác thánh của con đường này vào thời điểm minh 
sát sâu sắc thì trước tiên trí tuệ cao quý bậc thánh (vô 
lậu tuệ) xuất hiện, khói phát giới luật đạo đức cao quý 
bậc thánh (vô lậu giới) và định thiền cao quý bậc thánh 
(vô lậu định). 

Sau khi trải nghiệm con đường cao quý bậc thánh, 
người trở thành một đệ tử cao quý bậc thánh (xem 
*Th.201) và trong số này, những vị đạt quả Dự lưu 
(nhập dòng thánh) đã hoàn thiện giới luật đạo đúc, 
những vị đạt quả Bát hoàn (khóng quay trở lại phàm 
trần) đã hoàn thiện định thiền và các A-la-hán đã hoàn 








Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng: những 
pháp này được thâu nhiếp trong giới uẫn. Chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định: những pháp này được 
thâu nhiếp trong định uẫn. Chánh kiến và Chánh tư 
duy: những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn. 


Cüla-vedalla Sutta: Majihima-nikaya 1.301, dich Anh 
P.H. 


DAI THUA 

Tín 

M.46 Tín lực và cúng dường 

Tin sâu chư Phật và Phát pháp, và đạo sở hành của 


Phát tử, và tin vô thượng đại bó-dé, BÓ-tát phát nguyện 
tu giác ngộ. 


Tín, bước đầu đạo, mẹ công đức, nuôi lớn tất cả 
những thiện căn, cát đứt lưới nghi, vượt sông ái, khai 
thị đạo vô thượng Niêt-bàn. 


Tín tịnh hóa tâm, sạch nhiễm ô; cội nguồn cung kính, 
trừ kiêu mạn, tài sản hàng đâu kho tàng pháp, bàn tay 
thanh tịnh nhận các hạnh.347 


Tín hay huệ thí, không keo kiết, tín khiến hoan hỷ 
nhập Phật pháp, tín hay tăng trưởng công đức trí, tín 
hay dân dén địa Như Lai. 





Right speech, right action and right livelihood: these 
are states included in the ethical discipline group. Right 
effort, right mindfulness and right meditative 
concentration: these are states included in the 
meditative concentration group. Right view and right 
resolve: these are states included in the wisdom group. 


Cüla-vedalla Sutta: Majjhima-nikaya 1.301, trans. P.H. 


MAHAYANA 
Faith 
M.46 The power of faith and worship 


With deep faith in the Buddhas and their Dharma, 
with faith too in the path trodden by the Buddha's sons, 
and in unsurpassed perfect awakening, bodhisattvas 
set their minds on awakening. 


Faith is the first step on the path, the mother of all 
virtues. It nourishes all wholesome roots, and helps 
them to grow. It tears down the net of doubt, and 
rescues living beings from the river of craving. It 
reveals the unsurpassed path to nirvana. 


Faith purifies the mind, so that it is clear and spotless; 
it eliminates arrogance, and encourages respect. It is 
the foremost treasure of the wealth of the Dharma, the 


pure hand which receives all good conduct.346 


Faith leads one to give without holding anything back. 
Faith leads one to experience great joy in the Buddha's 
teachings. Faith leads to the growth of wisdom and the 
attainment of virtue. Faith leads one to the realm of the 
Tathàgata. 


539 





thiện trí tué (Anguttara-nikaya 1. 231 -232). 


Lời nói chân chánh, hành động chán chánh và nghề 
nghiệp chân chánh: đây là những trạng thái nằm trong 
nhóm giới luật đạo đức (giới uẫn). Nỗ lực chân chánh, 
chánh niệm và chánh định: đây là những trạng thái 
nằm trong nhóm tập trung thiền định. Chính kiến và giải 
quyết đúng đắn: Đây là những trạng thái nằm trong 
nhóm trí tuệ (tuệ uán). 


(Tiểu kinh Phương quảng: Kinh Trung bộ |. 301, do 
P.H. dịch tiếng Anh). 


ĐẠI THỪA 
NIÊM TIN 
M.46 Sức mạnh của niềm tin và sự thờ kính 


Với niềm tin sâu sắc vào các đức Phát và giáo pháp 
của các Ngài, với niềm tin vào con đường mà các 
người con của đức Phát đã di và trong sự tỉnh thức giác 
ngộ hoàn hảo vượt trội, các Bó-tát đã đặt tâm trí vào sự 
tỉnh thức, giác ngộ. 


Niềm tin là bước đầu tiên trên con đường tu tập, là 
mẹ của các công đức. Nó nuôi dưỡng tất cả các cội rễ 
thiện (thiện căn) và giúp chúng phát triển. Nó xé toạc 
lưới nghi và giải cứu chúng sinh khỏi dòng sóng tham 
ái dục. Nó khai thị con đường vô thượng dẫn đến niết- 
bàn. 


Niềm tin thanh lọc tâm trí, để tâm trong sáng và 
không tì vêt; từ bỏ sự kiêu ngạo và khuyên khích sự 
tôn kính. Nó là kho tàng hàng đâu trong kho tàng giáo 
pháp, là bàn tay thanh tịnh nhận mọi thiện hạnh. 7 


Niềm tin khiến người ta cho đi mà không cần nhận lại 
bắt cứ thứ gì. Niềm tin đưa người ta đến trải nghiệm 
niềm vui lớn lao trong lời dạy của đức Phát. Niềm tin 
dẫn đến sự phát triển của trí tuệ và đạt duoc đức 
hạnh. Niềm tin dẫn người ta đến cảnh giới của Như 
Lai. 








Tín tịnh chư căn sáng, bén nhạy, sức tin kiên cố 
không hư hoại, tín làm dứt hẳn cội phiền não, tín khiến 
hướng về công đức Phật. 


Tín nương cảnh giới không chấp trước, xa lìa các 
nạn, được không nạn, tín dân vượt thoát các đường 
ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. 


Hạt giống công đức, tín không hoại, tín làm sinh 
trưởng cây bó-dé, tín làm thêm lớn trí tôi thăng, tín hay 
thị hiện tất cả Phật. 


Avatamsaka Sūtra, Taishõ vol.10, text 279, p.72b16— 
29, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Néu chát có khó bàng Tu-di, mót dóm lira nhó cüng 
cháy hêt, dem chút công đức cúng dường Phát, nhó 
sạch phiên não đên Niêt-bàn. 


Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 


p.278a12—13, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Truóng láo Tu-bó-dé bach Phát ráng, 'Bach Thé Tón, 
các dai Bồ-tát nén thân cận cúng dường nhất thiết chư 
Phật như thế nào để khiến cho thiện căn của mình 
được phát triển toàn diện, được nhiều thiện hữu chân 
chính nhiếp thụ và nhanh chóng đạt được nhất thiết 
trí?’ 


Đức Phật dạy Tu-bồ-đề rằng, 'Bồ-tát ma-ha-tát từ lúc 
sơ phát tâm thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, 
từ lúc được nghe chư Phật giảng dạy Khế Kinh cho 
đến Luận Nghĩa, vị ấy thọ trì, tụng đọc, ôn tập tới mức 
làu thông. 

Khi làu thông rồi, vị ấy tư duy nghĩa thú. Khi đã khéo 
thông đạt được thâm nghĩa của Khế Kinh, thì vị ấy 





Faith makes the senses pure and bright. Faith brings 
firm, unassailable strength. Faith uproots the 
defilements. Faith leads directly to the virtues of a 
Buddha. 


With faith, one is not restricted by any objects of 
perception, separated from all hardships, free from 
hardships. Faith leads one beyond the paths of Māra. 
Faith shows the way to unsurpassed liberation. 


Faith is the fresh seed of virtue. Faith grows into the 
tree of awakening. Faith develops into supreme 
knowledge. Faith reveals all the Buddhas. 


Avatamsaka Sütra, Taisho vol.10, text 279, p.72b16— 
29, trans. T. T.S. and D.S. 


Just as a spark of fire the size of a mustard seed can 
burn down a pile of hay the size of Mount Meru, 

A little virtue attained by worshipping the Buddhas 
removes the defilements, and leads one to nirvana. 


Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 
p.278a12-183, trans. T.T.S. and D.S. 
The Venerable Subhüti asked the Buddha, 'How do 


bodhisattvas, great beings, worship and serve all the 
Buddhas, the Blessed Ones, in order to fully develop 
their wholesome roots, to benefit from true spiritual 
friends, and to quickly attain omniscience?' 


The Buddha said to  Venerable Subhūti, ʻA 
bodhisattva, a great being, from the time when he first 
sets his mind on awakening, worships and serves the 
Buddha, the Blessed One. He hears the Buddha's 
teachings in person, everything from  sütras to 
explanatory texts. 

He bears what he has heard in mind, re-reads it 
repeatedly, and reviews it again and again, so that he 


540 





Niềm tin làm cho các giác quan trở nên trong sáng và 
tuoi sáng. Niém tin mang lai sức manh vững chác, 
khóng gi phá duoc. Niềm tin nhó tận gốc ré những 
phiền não. Niềm tin dẫn trực tiếp đến các đức tính của 
vị Phật. 


Với tín tâm, người ta không bị giới hạn bởi bát kỳ đối 
tượng nhận thức nào, xa lìa mọi khổ nạn, thoát khỏi 
mọi khổ nạn. Niềm tin dẫn dắt người ta vượt ra khỏi 
con đường của ma vương (māra). Niềm tin chỉ ra con 
đường dẫn đến sự giải thoát vô thượng. 


Niềm tin là hạt giống tươi của công đức. Niềm tin 
phát triển thành cây của sự tỉnh thức. Niềm tin phát 
triển thành kiến thức cao siêu. Niềm tin thị hiện tất cả 
các Phật. 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh, tập 10, đoạn 279, tr. 
72b16-29, T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


Giống như một tia lửa to bằng hạt cải có thể thiêu rụi 
một đống cỏ khô có kích thước bằng núi Meru (Tu-di). 
Một chút công đức đạt được bằng cách thờ kính Các 
Phật sẽ loại bỏ sạch các phiền não và đưa người ta 
đến niết-bàn. 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh, tập10, đoạn 279, tr. 
278a12-13, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


Trưởng lão Subhüti (Tu-bó-dà) hỏi đức Phật rằng, 
"Các Bồ-tát, các bậc vĩ nhân, thờ phượng và phụng sự 
tất cả các đức Phật, các đắng Thế Tôn, làm thế nào để 
để phát triển đầy đủ cội nguồn thiện lành (thiện căn) 
của mình, dé được lợi ích từ những người bạn thiện tri 
thức chân chính và nhanh chóng đạt được toàn trí 
(nhất thiết trí)?” 


Đức Phật nói với Trưởng lão Subhũti (Tu-bồ-đề): 
"Bó-tát, một bậc vĩ nhân, ngay từ khi mới phát tâm thức 
tỉnh giác ngộ, đã thờ phượng và phụng sự đức Phật, 
đức Thế Tôn. Vị ấy nghe tận mắt những lời dạy của 
đức Phật, mọi thứ, từ kinh điển (khế kinh) đến các bản 
giải thích (luân nghĩa). 

Vị ấy ghi nhớ những gì đã nghe trong tâm trí (thọ trì), 
đọc lại nhiều lần (đọc tụng) và xem lại nhiều lần (ôn 








thông đạt những dà-la-ni (dharani). 348 

Rồi trạng thái giải thoát vô chướng ngại, xác quyết 
sự chứng đắc vô thượng bồ-đề khởi sinh. Sau đó, dù vị 
ấy có sinh ra ở đâu, thì những gì là giáo nghĩa của 
chánh pháp mà vị ấy đã nghe, sẽ vĩnh viễn không bao 
giờ mát, không bao giờ quên. Do năng lực của những 
thiện căn đã gieo trồng với chư Phật, cho nên vị ấy sẽ 
không bao giờ bị đọa vào những cảnh giới xấu. 

Lại nữa, do những thiện căn này, tâm thức vị ấy luôn 
an vui thuần tịnh. Do vì năng lực an vui và thanh tịnh 
trong tâm thức như vậy, cho nên tiến trình hướng đến 
giác ngộ của vị ấy là tiến trình trực hướng và bát thoái 
chuyền, rồi vị ấy luôn làm nghiêm tịnh Phật độ. 

Lại nữa, do những thiện căn này mà vị ấy luôn hợp 
nhất cùng chư thiện hữu chân chính, vĩnh viễn không 
rời xa tất cả chư Như Lai, nhất thiết chư Bồ-tát, chư 
Độc Giác Phật, Thanh Văn, cũng như tất cả những ai 
vốn đã tán dương Phật, Pháp, và Tăng. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, 
pp.700c9-23, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.47 Thân cán Phật được dai công đức 


Đoạn này tán dương sự lợi lạc quý hiếm và to lớn khi 


gần Phát và Pháp. 


Nhu kinh Hoa Nghiêm day rằng:... 


Như Lai đại từ bi, xuất hiện trong thé gian, vì hết thảy 
chúng sinh chuyên Pháp luân vô thượng. 





becomes familiar with it. When he is familiar with it, he 
reflects upon its meaning. When he has discerned the 
profound meaning contained within these texts, he 


masters the dhàranis.947 

The unimpeded liberation which assures the 
attainment of unsurpassed perfect awakening then 
arises. After that, wherever he is reborn, he will never 
forget what he has heard, and he will never lose the 
teachings of the true Dharma. His wholesome roots are 
planted with all the many Buddhas. Because of the 
power of these wholesome roots, he will never be 
reborn in states of misfortune. 

Again, because of these wholesome roots, his mind 
will become happy and pure. Because of the power of 
this pure and happy mind, his progress towards 
awakening will be irreversible, and he will yearn for the 
glorious pure realms of the Buddhas. 

Again, because of these wholesome roots, he will 
never be separated from true spiritual friends, from all 
of the Tathagatas, all of the bodhisattvas, solitary- 
buddhas, disciples, and all others who praise the 
Buddha, the Dharma and the Sangha.’ 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, 
pp.700c9-23, trans. T.T.S. and D.S. 


M.47 The great benefits of being in contact with a 
Buddha 


This passage praises the rarity and great privilege of 
coming into contact with a Buddha and his teachings. 


As it says in the Noble Gandavyüha (Sütra): ... 


The Tathagatas arise for the sake of all beings — 
greatly compassionate heroes who turn the wheel of 
the Dharma. 


541 





tập) dé trở nén quen thuộc với nó. Khi đã quen thuộc 
với nó, vị ấy sẽ suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Khi vị ấy 
đã nhận ra ý nghĩa sâu xa của những bản văn này, ông 
ta làm chủ được các Tổng trì hay chân ngôn (dharanis, 
đà-la-ni)Š. 

Sau đó, sự giải thoát không chướng ngại, xác quyết 
sự chứng đạt sự giác ngộ hoàn hảo vô thượng sẽ phát 
sinh. Sau đó, dù tái sinh ở đâu, vị ấy sẽ không bao giờ 
quên những gì ông ta đã nghe và sẽ không bao giờ 
đánh mát những lời dạy của chánh pháp chân chính. 
Rễ lành (thiện căn) của vị ấy được gieo trồng với tất cả 
các Phật. Vì sức mạnh của những gốc rễ lành này, ông 
ta sẽ không bao giờ tái sinh rơi vào trong những cảnh 
giới xấu. 

Một làn nữa, nhờ những gốc rễ lành này, tâm vị ấy 
sẽ trở nên an vui và thanh tịnh. Do sức mạnh của tâm 
thanh tịnh và an vui này, sự tiến bộ của ông ta hướng 
đến giác ngộ sẽ không thể bị đảo ngược và ông ta sẽ 
khao khát những cảnh giới thanh tịnh vinh quang của 
các Phật. 

Một lần nữa, vì những gốc rễ lành này, vị ấy sẽ 
không bao giờ bị tách rời khỏi những người bạn thiện 
tri thức thực sự, với tất cả các bậc Nhu Lai 
(Tathagata), tắt cả các Bồ-tát, các Phật độc giác, các 
Thanh Văn và tất cả những người tán dương Phật, 
Pháp và Tăng.” 


(Kinh đại bát-nhã ba-la-mật-đa, Dai Chánh, tập 7A 
đoạn 220, tr. 700c9-23, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.47 Những lợi ích tuyệt vời của việc tiếp xúc với 
vị Phật 


Đoạn này ca ngợi sự hiếm có và đặc ân tuyệt vời khi 
được tiép xúc với vi Phát và giáo pháp của Ngài. 

Như nói trong kinh Hoa Nghiêm (Noble Gandavyüha 
Sütra): 


, Các đức Nhu Lai (Tathagata) xuất hiện vì lợi ích của 
tât cả chúng sinh - những vị anh hùng có lòng dai từ bi 
vô cùng, những người đã chuyên bánh xe Pháp. 








Như Lai vô lượng kiếp, cần khó vì chúng sanh; Các 
thê gian làm sao, báo ân đức chư Phật? 


Thà trong vô lượng kiếp, tho khó các ác đạo, tron 
không bó Nhu Lai mà tim cầu xuất ly. 


Thà đọa trong nẻo dữ, mà thường nghe danh Phật, 
không nguyện sanh cõi lành, tạm không nghe danh 
Phật. 

Vì sao nguyện trụ lâu, trong hết thảy đường dữ? Vì 
được thây Như Lai, tăng trưởng lực trí tuệ. 


Nếu ai được gặp Phật, diệt trừ hết thảy khổ, được 
vào nhà Như Lai, cảnh giới của đại trí. 

Nếu ai được gặp Như Lai, xả ly mọi chướng ngại, 
trưởng dưỡng phước vô tận, thành tựu đạo bó-dé. 


Siksà-samuccaya of Šãnfideva, ch.17, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. Hán dịch, Đại thừa tập Bó-tát học 
luận, T32n196, tr.133c20- 134a04. 


M.48 Tín do tín quá khứ 


Trưởng lão Tu-bồ-đề (Subhüti) bạch Thế Tôn, 'Bạch 
Thê Tôn, vào những thời kỳ đương lai, vào thời cuôi 
cùng sau năm trăm năm kể từ hiện tại,39 nếu như có 
chúng sinh nào nghe được chương cú của Kinh này, 
ho có phát sinh tín tâm chân thật không?” 


Phật báo Tu-bó-dé, “Vào thời kỳ tương lai...có những 
đại Bồ-tát, bằng vô số công đức tu phước, có giới, có 
trí, khi nghe được chương cú của Kinh này, sẽ phát 
khởi tín tâm chân thật. 

Này Tu-bồ-đề, những vi Bồ-tát ma-ha-tát ấy, không 
chỉ cung kính cúng dường một vị Phật mà thôi, không 
chỉ gieo trồng thiện căn nơi một vị Phật mà thôi. 

Này Tu-bồ- đề! Chư Bồ-tát ma-ha-tát ấy đã từng 
cung kính cúng dường thiên vạn chư Phật và cũng đã 
từng gieo trồng thiện căn cùng thiên vạn chư Phật. Khi 





How can all beings repay the Buddhas, who have 
been intent on the welfare of living beings for countless 
hundreds of eons? 


It is better to roast in the three terrible states of 
misfortune for countless eons than not to see the 
teacher who founds all Sanghas. ... 


When one sees the Buddha, the best of men, all 
transgressions are destroyed. 

One who reaches awakening increases his beneficial 
karma infinitely. ... 


This is how one's beneficial karma increases when 
one meets the Buddha. 

The fruits of just seeing an image of the Tathagata 
are immeasurable, so how great will the fruits of seeing 
his body itself be? 


Šiksã-samuccaya of Sàntideva, ch.17, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.48 Faith building on past faith 


The Venerable Subhüti asked the Blessed One, 
'Blessed One, in times to come, in the future, in future 
times, at a point in the future, in the five-hundred year 


period when the true Dharma is destroyed, 248 will 


there be any living beings who will perceive the truth of 
the words of this sütra when they hear them?' 


'Subhüti, in times to come, in the future ... great 
beings with many good qualities, moral and wise, who 
will perceive the truth of the words of this sütra when 
they hear them. 

Those bodhisattvas, Subhüti, those great beings will 
not have worshipped only one Buddha. They will not 
have planted wholesome roots with only one Buddha. 

Those bodhisattvas, Subhüti, those great beings will 
have worshipped many hundreds of thousands of 
Buddhas, and planted wholesome roots with many 


542 





Làm thé nào tất cả chúng sinh có thé báo đáp các 
đức Phật, những người đã có ý định vì lợi ích của 
chúng sinh trong vô lượng kiép? 


Thà sống trong ba cảnh giới khủng khiếp trong vô số 
kiép còn hơn là không gặp được người thây đã lập nén 
tât cả các vị tăng sĩ đoàn... 


Khi người ta nhìn thấy đức Phật, các bậc thiện nhất 
của con người, tất cả các vi phạm đều bị tiêu diệt. 
Người nào đạt đến sự giác ngộ tỉnh thức sẽ gia tăng vô 
hạn nghiệp thiện của mình. 


Đây là cách mà nghiệp thiện của người tăng lên khi 
gặp được vị Phật. Quả lành của việc chỉ thấy một hình 
ảnh của Như Lai là vô lượng, vậy quả của việc thấy 
thân của Ngài sẽ lớn đến mức nào? 


(Đại Thừa Tập Bò Tát Học Luận của ngài Śāntideva 
(Tinh Thiên), chương 17, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.48 Xây dựng niềm tin dựa trên tín tâm trong 
quá khứ 


Trưởng lão Subhüti (Tu-bồ-đề) hỏi đức Thế Tôn 
rằng: “Thưa Thế Tôn, trong các thời gian sắp tới, trong 
tương lai, trong những thời điểm tương lai, vào một 
thời điểm trong tương lai, trong thời kỳ năm trăm năm 
khi Chánh pháp chân chính bị hủy diệt, liệu có chúng 
sinh có ai sẽ nhận thức được chân lý của lời kinh này 
khi họ nghe không?” 


"Này Subhüti (Tu-bó-dà), trong các thời gian tới, 
trong tương lai... những chúng sinh vĩ đại với nhiều 
phẩm chất tốt, đạo đức và trí tuệ, những người sẽ 
nhận thức được chân lý của những lời kinh này khi họ 
nghe. 

Những Bồ-tát đó, này Subhũti (Tu-bồ-đề), những bậc 
vi nhân đó sẽ không chỉ thờ kính vị Phật. Họ sẽ không 
trồng rễ lành (thiện cặn) chỉ với vị Phật. 

Những Bồ-tát đó, này Subhüti (Tu-bồ-đề), những 
chúng sinh vĩ đại đó sẽ tôn thờ hàng trăm ngàn vạn vị 








nghe các nghĩa lý của kinh này, sẽ đạt được nhất tâm 
tịnh tín. 


Bằng trí tuệ Phật, này Tu-bồ-đề, Như Lai thấy chư 
Bồ-tát ma-ha-tát ấy; bằng con mát Phật, này Tu-bó-dé, 
thấy chư Bồ-tát ma-ha-tát ấy, Này Tu-bó-dé! Như Lai 
vốn biết vốn thầy chư Bồ-tát này. 


Vajracchedika Prajfiaparamita Sūtra, section 6, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Quy y Phát, Pháp và Táng 
M.49 Phát nguyén tho tri Tam Quy 


Đoạn này cho rằng, BÓ-tát tai gia cán phải quy y dé 
tu tập công đức dẫn đến Phát quá, cung kính hồi 
hướng mọi việc làm đối với Pháp, cũng như kính trọng 
các hàng tu Phật không phải Đại thừa, đặc biệt là hàng 
xuất gia, nhưng không tu tập theo những hạng ấy. 


Bồ-tát tại gia quy y Phật như thế nào? Vị ấy sẽ tư 
duy rằng, “Ta cần phải thành tựu Phật thân tự trang 
nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt.35Ũ Ta sẽ nhiếp tri 
những thiện căn để hội đủ ba mươi hai tướng đại 
trượng phu. Để hội đủ những diệu tướng này, ta cần 
phải tự tinh tấn dũng mãnh. Này trưởng giả, đó gọi là 
Bồ-tát tại gia quy y Phật. 


Bồ-tát tại gia quy y Pháp như thế nào? Này trưởng 
giả, Bồ-tát cung kính Pháp và người thuyết Pháp; khao 
khát Pháp, vui trong Pháp, cực kỳ hỷ lạc trong Pháp 
của Pháp. Vị ấy là người hộ Pháp, an trú trong Pháp, 
thọ trì Pháp, 

hộ trì Pháp, an trụ kiên cố nơi Pháp, tán dương 
Pháp, ban bố Pháp, an trụ trong pháp hành, tăng 





hundreds of thousands of Buddhas. They will attain 
one-pointed clarity of mind when they hear the words of 
this sütra. 


The Tathagata knows these bodhisattvas, Subhüti, 
with his Buddha-knowledge. The Tathagata sees these 
bodhisattvas, Subhüti, with his Buddha-eye. The 
Tathagata, Subhüti, is awake to these bodhisattvas. 


Vajracchedika Prajriaparamita Sūtra, section 6, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


Going for refuge to the Buddha, Dharma and 
Sangha 


M.49 How one should express devotion to the 
Three Refuges 


This passages holds that a lay bodhisattva should 
take the refuges by practising so as to develop the 
qualities leading to Buddhahood, respecting and 
drawing on everything to do with the Dharma, and 
respecting | non-Mahàyana Buddhists, | especially 
monastics, while not wanting to work at their level of 
practice. 


How should a householder bodhisattva go for refuge 
to the Buddha? He should think, 1 wish to acquire a 
Buddha-body, adorned with the thirty-two bodily 


characteristics of a Buddha.349 | will acquire the 
wholesome roots necessary to develop the thirty-two 
characteristics of a great man. In order to develop 
these marks, | will apply myself with vigour.' This, 
householder, is how a householder bodhisattva should 
go for refuge to the Buddha. 


How should a householder bodhisattva go for refuge 
to the Dharma? Householder, a bodhisattva honours 
the Dharma and those who teach the Dharma. He 
supports the Dharma. He yearns for the Dharma. He 
delights in the supreme pleasures of the Dharma. He 
helps the Dharma. He dwells in the Dharma. He bears 
the Dharma in mind. 


543 





Phát và tróng những thiện căn với hàng trăm ngàn vạn 
vị Phật. Họ sẽ đạt được nhât tâm thanh tịnh khi họ 
nghe những lời của kinh này. 


Như Lai biết những Bồ-tát này, này Subhüti (Tu-bó- 
đề), với tri kiến Phật của Ngài. Nhu Lai thấy các Bó-tát 
này, này Subhüti (Tu-bồ-đề), bằng Phật nhãn của 
mình. Này Subhũti (Tu-bồ-đề), Như Lai, đã thức tỉnh 
những Bồ-tát này. 


(Kinh kim cang bát-nhá ba-la-mát-da, đoạn 6, do D.S. 
dich tiéng Anh). 


NƯƠNG TUA PHAT, PHÁP, TÁNG 
M.49 Cách phát nguyén 


Doan này cho ráng BÓ-tát tai gia nén quy y tu táp dé 
phát triển những công đức, phẩm chát dán đến Phật 
quả, cung kính và hồi hướng mọi thứ liên quan đến 
Pháp và tôn trọng những Phật tử không phải Đại thừa, 
đặc biệt là những người xuất gia, nhưng không muốn 
thực hành theo mức độ tu tập của họ. 


Bồ-tát tại gia nên quy y Phật như thế nào? Vị ấy nên 
nghĩ, “Ta muốn thành tựu được một Phật-thân, được 
trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt của vị Phật.3 
Ta sẽ có được những thiện căn cần thiết để phát triển 
ba mươi hai tướng tốt của một bậc vĩ nhân. Dé hội đủ 
những diệu tướng này, ta cần tự tinh tấn dũng mãnh.” 
Đây là cách Bồ-tát tại gia quy y Phát. 


Bó-tát tại gia nên quy y Pháp như thé nào? Này 
trưởng giả, Bồ-tát tôn vinh Pháp và những người giảng 
dạy Pháp. Vị ấy ủng hộ Phật pháp. Vị ấy khao khát 
Phật pháp. Vị ấy vui thú trong những niềm an lạc tối 
cao của Pháp. Vị ấy trợ giúp Pháp. Vị ấy an trú trong 
Pháp. Vị ấy mang Pháp trong tâm trí. 

Vị ấy bảo vệ Phật pháp. Vị ấy an trú kiên cố trong 








trưởng pháp, cầu Pháp, lấy Pháp làm sức mạnh, tự 
trang bị khí trượng Pháp, duy chỉ phục vụ Pháp. 

Vị Ấy tư duy rằng, 'Khi tôi thành Chánh đẳng chánh 
giác, tôi sẽ truyền bá chánh Pháp này bình đẳng đến 
cho tất cả người, trời và a-tu-la. Này trưởng giả, đó là 
Bồ-tát tại gia nên quy y Pháp. 


Này trưởng giả, Bồ-tát tại gia quy y Tăng như thế 
nào? Bồ-tát khi gặp vị Tu-dà-hoàn (Dự luu), Tu-dà- 
hàm (Nhất lai), A- na-hàm (Bát hoàn), hoặc A-la-hán, 
hoặc một kẻ phàm phu đang tu tập Thanh Văn 
thừa,35† Bồ-tát nên kính thuận tát cả; 

nhanh chóng đứng dậy chào đón, nói những lời hòa 
ái, âm hưởng ngọt ngào, và đi nhiễu phía bên phải 
quanh những người ấy. 

Bồ-tát nên tư duy rằng, 'Khi tôi thành tựu vô thượng 
chánh đẳng chánh giác, tôi sẽ diễn thuyết Chánh Pháp 
vì mục đích thành tựu công đức Thanh văn." Tuy sanh 
tâm cung kính như vậy, nhưng tâm không xác lập trong 
đó. Này trưởng giả, đó là Bồ-tát tại gia nên quy y Tăng 
vậy. 


Ugra-pariprccha, section 19 of the Maha-ratnaküta 
Sūtra, Taishõ vol.11, text 310, pp.472c22-473a09, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.50 Tại sao Tam Quy 


Này thiện nam tử, để diệt trừ khổ, đoạn trừ phiền não 
và dé cảm thọ niềm lạc vô thượng tịch diệt, do nhân 
duyên này mà thọ ba quy y... Phật, Pháp và Tăng. 

Phật là vị chỉ dạy diệt trừ phiền não, nhân của khổ, 
chứng đắc chân chánh giải thoát. 

Pháp là giải thoát tối hậu, diệt trừ phiền não, nhân 
của khổ. 

Tăng là cộng đồng tu hành Thánh đạo, diệt trừ phiền 





He protects the Dharma. He stands firm in the 
Dharma. He praises the Dharma. He dwells practising 
the Dharma. He causes the Dharma to grow. He 
requests the Dharma. He takes the Dharma as his 
strength. He arms himself with the weapons of the 
Dharma. He devotes himself completely to the Dharma. 

He thinks, When | have attained unsurpassed perfect 
awakening, | will spread the true Dharma equally to all 
humans, gods, and demi-gods.' This, householder, is 
how a householder bodhisattva should go for refuge to 
the Dharma. 


Householder, how should the householder 
bodhisattva go for refuge to the Sangha? Householder, 
when the bodhisattva sees a stream-enterer, a once- 
returner, a non-returner, an arhant, or an ordinary 


person who practices the vehicle of the disciples,350 
he honours them all. 

He immediately stands up to welcome them, salutes 
them with kind words and a sweet voice, paying his 
respects to them by walking around them, always 
keeping them to his right. 

He should think, When I have attained unsurpassed 
perfect awakening, | will teach the Dharma so that 
others may develop good qualities. Although | honour 
them, my heart does not dwell among them.' This, 
householder, is how a householder bodhisattva should 
go for refuge to the Sangha. 


Ugra-pariprcchà, section 19 of the Mahaà-ratnaküta 
Sütra, Taisho vol.11, text 310, pp.472c22-473a09, 
trans. T.T.S. and D.S. 


M.50 Why there are Three Refuges 


Son of good family, it is in order to eliminate suffering, 
to eradicate the defilements, and to attain the 
unsurpassed bliss of nirvana that one goes for refuge 
to ... the Buddha, the Dharma and the Sangha. 

The Buddha is the one who taught the way to 
eliminate the defilements, the cause of suffering. 

The Dharma is ultimate liberation, the elimination of 
the defilements, the cause of suffering. 


544 





Phát Pháp. Vi ấy ca ngợi Phật pháp. Vị ấy an trú thực 
hành Pháp. Vị ây làm cho Phật pháp phát trin. Vi áy 
cầu Pháp. Vị ấy lấy Phật pháp làm sức mạnh của 
minh. Vị ấy tự trang bị vũ khí của Pháp cho mình. Vị áy 
dành trọn vẹn cho Phật pháp. 

Vị ấy nghĩ rằng, “Khi ta đạt được sự giác ngộ tỉnh 
thức hoàn hảo vô thượng, ta sẽ truyền bá giáo pháp 
chân chính một cách bình đẳng cho tất cả con người, 
các vị trời và a-tu-la.” Này, trưởng giả, đó là cách Bò- 
tát gia chủ quy y Pháp. 


Này trưởng giả, Bồ-tát gia chủ nên quy y Tăng như 
thế nào? Này trưởng giả, khi Bồ-tát nhìn thấy vị chứng 
quả Dự luu (Tu-dà-hoàn, nhập dòng thánh, vị Nhất lai 
(Tư-đà-hàm, chỉ một lần tái sinh trở lại), vị Bất hoàn (A- 
na-hàm, không trở lại), vị A-la-hán, hoặc người bình 
thường đang thực hành tu tập Thanh Văn thừa, !0 vị ấy 
tôn kính tất cả họ. 

Vị ấy ngay lập tức đứng lên chào đón họ, chào họ 
bằng những lời lẽ ân cần và giọng nói hỏa ái, bày tỏ sự 
kính trọng với họ bằng cách đi vòng quanh họ, luôn giữ 
họ bên phải. 

Vị áy nén nghĩ, “Khi ta đã đạt được sự giác ngộ tinh 
thức hoàn hảo vô thượng, ta sẽ giảng dạy giáo pháp 
để những người khác có thể phát triển những phẩm 
chất tốt. Mặc dù ta tôn vinh họ, nhưng tâm tôi không ở 
giữa họ.” Đây, trưởng giả, là cách Bồ-tát tại gia quy y 
Tăng. 


(Kinh Tối thượng vấn, phần 19 của Kinh Đại Bửu 
Tích, Đại Chánh, tập TU bản 310, tr. 472c22-473a09, 
do T.T.S và D.S. dich tiéng Anh). 


M.50 Vi sao có tam quy (ba nơi nương tua) 


Này thiện gia nam tử, chính là dé diệt khó, chám dứt 
phiền não và dat đến cực lac niét-bàn mà người ta quy 
y... Phật, Pháp và Tăng. 

Đức Phật là người đã chỉ dạy con đường diệt trừ 
phiền não, nguyên nhân của khổ đau. 

Chánh pháp là sự giải thoát tối hậu, là sự diệt trừ 
phiền não, nguyên nhân của khổ đau. 

Tăng đoàn là cộng đồng đang thực hành con đường 








não, nhân của khổ và đạt được giải thoát chân thật. 

Có người nói rằng, nếu vậy, chỉ có một quy y mà thôi. 
Không phải thế. Tại sao vậy? Bởi vì, cho dù Như Lai có 
xuất hiện trong thế gian này hay không, chánh Pháp 
vẫn luôn tồn tại nhưng không được nhận thấy. Chỉ khi 
nào Như Lai xuất hiện trên thế gian thì Pháp mới được 
nhận thấy. 

Do vậy, không phải chỉ quy y Phật mà thôi. Cho dù 
Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay không, chánh 
Pháp vẫn luôn tồn tại, mà không có người lãnh thọ. 
Duy chỉ Tăng, đệ tử Phật, đây là những người thọ lãnh 
Pháp; vì vậy mà cần phải đặc biệt quy y Tăng. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1061b04—14, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.51 Quy y Phật 


Chúng sinh không biết ân, Như Lai phát bi trí, xuất 
hiện trong thê gian, sáng khắp, xua bóng tôi. 


Phát khởi tâm đại bi, quán sát khắp quần sinh, thấy 
khó đau vô lượng, trói buộc trong ba hữu.392 


Duy trừ Đẳng chánh giác, Đạo sư tối thắng tôn, trong 
tát cả trời người, không đâu đáng nương tựa. 


Avatamsaka Sütra, Taishõ vol.9, text 278, p.444b15— 
20, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.52 Quy y Phật tối thượng 


Trong đoạn này, Thắng Man phu nhân bạch Phật 
rằng, quy y tói thượng chính là quy y Phật / Như Lai, vì 
quy y Phật trước rói mới đến Pháp và sau đó là quy y 
Tăng. 

Tăng được thiết lập bằng nhiều đạo tích khác nhau 





The Sangha is the community that is practising the 
path which leads to the elimination of the defilements, 
the cause of suffering, and the attainment of true 
liberation. 

Some may say that there is only one refuge. This is 
not correct. Why not? lt is because whether a 
Tathagata appears in the world or not, the true Dharma 
is always present, even though it cannot be discerned. 
It can only be discerned when a Tathàgata appears in 
the world. 

One should not, therefore, only go for refuge to the 
Buddha. Whether a Tathagata appears in the world or 
not, the true Dharma is always present, even if there is 
no-one to make it known. It is the community of the 
Buddha's disciples who receive the Dharma. One 
should not, therefore, only go for refuge to the Sangha. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1061b04—14, trans. T.T.S. and D.S. 


M.51 Going for refuge to the Buddha 


Living beings are ungrateful. Tathagatas appear in 
the world, blazing with wisdom and compassion to 
dispel the darkness. 


With a mind filled with great compassion, he sees all 
living beings suffering immeasurable pain, forever 


bound to the triple world. 91 


None but the Buddha, the Supreme Teacher, 
amongst all men and gods, is a refuge. 


Avatamsaka Sūtra, Taishõ vol.9, text 278, p.444b15— 
20, trans. T.T.S. and D.S. 


M.52 The Buddha as the key refuge 


In this passage, Queen Śrīmālā says to the Buddha 
that the highest refuge is the Buddha / Tathägata 
refuge, for it is from going for refuge to the Buddha that 
one then goes for refuge to the Dharma and the 
Sangha. 


545 





dẫn đến việc loại bó phiền não, nguyên nhân của dau 
khó và dat duoc giải thoát thực sự. 

Một số người có thé nói rằng chỉ có một sự quy y mà 
thôi. Điều này là không đúng. Vì sao không đúng? Đó 
là bởi vi cho dù một Nhu Lai (Tathagata) có xuất hiện 
trên thế gian hay không thì Pháp chân thật vẫn luôn 
hiện hữu, mặc dù không thể phân biệt được. Pháp chỉ 
có thé được phân biệt rõ ràng khi một Nhu Lai xuất 
hiện trên thế gian. 

Vì vậy, người ta không nên chỉ quy y đức Phật. Cho 
dù một Như Lai (Tathagata) có xuất hiện trên thé gian 
hay không thì Pháp chân chính vẫn luôn hiện hữu, 
ngay cả khi không có ai làm cho nó được biết đến. 
Chính cộng đồng các đệ tử của đức Phật là những 
người tiếp nhận giáo pháp. Vì vậy, người ta không nên 
chỉ quy y Tăng. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, bản 1488, 
chương 20, tr. 1061b04-14, do T.T.S và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.51 Quy y (nương tựa) Phật 


Chúng sinh vô ơn. Các dáng Như Lại (Tathãgata) 
xuất hiện trên thê giới, rực sáng trí tuệ và lòng từ bi dé 
xua tan bóng tồi. 


Với tâm đại bi, Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều 
chịu đau đớn vô lượng, vĩnh viên bị ràng buộc trong ba 
thế giới. lÍ 


Không ai, trừ đức Phật, Vị Thầy Tối Cao, trong số tất 
cả mọi người và các vị trời, là nơi đáng nương tựa. 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh, tập 9, đoạn 278, tr. 
444b15-20, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.52 Phật là nơi nương tựa tối thượng 


Trong đoạn này, Hoàng hậu Srimálà (Thắng-man) 
nói với đức Phật rằng quy y cao nhất chính là quy y 
Phật / Như Lai, vì chính từ quy y Phật mà sau đó, quy y 
Pháp và Tăng. 

Tăng đoàn được tạo thành từ những người thuộc các 








cùng quy hướng vê đức Phật; Pháp là đạo tích dẫn 
chứng đắc Pháp thân Phật. Quy y Như Lai bao hàm cả 
quy Pháp và quy y Tăng, và đó là thực tại cứu cánh, 
phi thời gian. 


Cho nên, đối với thế gian chưa được cứu độ, đối với 
thế gian không nơi nương tựa mà làm nơi vô tận quy y, 
thường trụ quy y, cho đến suốt cùng hậu tế, đó chính là 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đẳng giác vậy. 


Pháp tức là thuyết Nhất thừa đạo. Tăng tức là các 
chúng của Ba thừa. 

Hai sự quy y ấy không phải là quy y rốt ráo, mà gọi là 
quy y phần ít. Vì sao? Thuyết Nhất thừa đạo pháp, 
chứng đắc Pháp thân cứu cánh, bên trên không còn 
nói đến pháp Nhất thừa nữa.353 


Các chúng Ba thừa có sợ hãi354 mà quy y Như Lai, 
cầu mong xuất ly, tu học, hướng Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Cho nên hai sự quy y ấy không phải 
là quy y cứu cánh, đó là sự quy y có hạn. 


Nếu có chúng sinh được Như Lai điều phục mà quy y 
Như Lai, được thám nhuần bởi pháp, sinh tâm tin vui 
mà quy y Pháp và Tăng. Đó là hai quy y. 

Khóng phái ráng hai su quy y này là quy y Nhu Lai. 
Quy y dé nhát nghia là quy y Nhu Lai. Dé nhát nghia 
của hai sự quy y này là cứu cánh quy y Nhu Lai. Vi 
sao? Nhu Lai không khác biệt với hai sự quy y này. 
Nhu Lai tức là ba quy y. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taishõ vol.12, text 
353, ch.5, p. 221a02-15; cf., Taisho vol. 11, text 310, 
p.676b16-29, dich Anh T.T.S. and D.S 





The Sangha is made up of those of the various 
Buddhist paths that look to the Buddha; the Dharma is 
the path to attaining the Dharma-body of a Buddha. 
The Tathagata refuge encompasses the other two, and 
is timeless, ultimate reality. 


The eternal refuge, the infinite refuge until the very 
end of time, the refuge for those who have not 
transcended the world, but who do not rely on the 
world, is the Tathagata, the arhant, the perfectly 
awakened Buddha. 


The Dharma is the path of the single vehicle.392 The 


Sangha is the community of the three vehicles. 

These two refuges are not ultimate refuges, they are 
only partial refuges. Why is this? The path of the single 
vehicle is concerned with the attainment of the absolute 
Dharma-body. There is nothing superior to the Dharma- 
body of the Single Vehicle. 


Out of fear,353 the communities of the three vehicles 
go for refuge to the Tathãgata. They practise the path 
of non-attachment, aiming for unsurpassed perfect 
awakening. This is why these two refuges are not 
ultimate refuges, but limited ones. 


Living beings who have been trained by the 
Tathagata, who go for refuge to the Tathagata, and 
who reach the further shore of the Dharma, develop 
minds of joyful faith, and go for refuge to the Dharma 
and Sangha. These are the two refuges. 

Going for refuge to the Dharma and Sangha is not 
the same as going for refuge to the Tathagata. To go 
for refuge to ultimate reality is to go for refuge to the 
Tathagata. Why is this? There is no difference between 
Tathagata refuge and the other two refuges. The 
Tathàgata is in truth the triple refuge. 


Srimaladevi-simhanada Sūtra, Taishö vol.12, text 


353, ch.5, p. 221a02-15; cf., Taisho vol. 11, text 310, 
p.676b16-29, trans. T.T.S. and D.S. 


546 





con đường Phát giáo khác nhau hướng vé Phát; Pháp 
là con đường dé dat được pháp thân của vi Phát. Quy y 
Như Lai bao góm hai nơi kia và là thực tại tôi hậu, vô 
tận. 


Nơi nương tựa vĩnh viễn, nơi nương tựa vô hạn cho 
đến vô tận, nơi nương tựa cho những người chưa siêu 
thoát thế gian, nhưng không nương tựa thế gian, chính 
là Như Lai, là A-la-hán, là vị Phật toàn giác. 


Pháp là con đường của thừa (phương tiện) duy 
nhất 12, Tăng đoàn là cộng đồng của ba thừa (ba 
phương tiện). 

Hai nơi án náu này không phải là nơi nương tựa cuối 
cùng, chúng chỉ là nơi nương tựa một phần. Vì sao 
vậy? Con đường của phương tiện duy nhất này liên 
quan đến việc đạt được pháp thân tuyệt đối. Không có 
gì cao siêu hơn pháp thân của một Thừa duy nhất. 


Vi sợ hãi, l3 các cộng đồng ba thừa quy y Như Lai 
(Tathagata). Họ thực hành con đường không dính mắc, 
hướng đến sự giác ngộ hoàn hảo vô thượng (Chánh 
đẳng Chánh giác). Đây là lý do vì sao hai nơi nương 
tựa này không phải là nơi nương tựa cuối cùng, mà là 
những sự quy y có giới hạn. 


Những chúng sinh đã được Như Lai điều phục, 
những người nương tựa (quy y) Như Lai và những 
người đến được bến bờ xa hơn của giáo pháp, phát 
khởi tín tâm an lạc và quy y Pháp và Tăng. Đây là hai 
nơi nương tựa. 

Quy y Pháp và Tăng không giống như quy y Như Lai 
(Tathagata). Quy y đến thực tại tói hậu là quy y Như 
Lai. Vì sao vậy? Không có sự khác biệt giữa quy y Nhu 
Lai và hai quy y kia. Như Lai thật sự là ba nương tựa. 


(Kinh Thắng Man, Đại Chánh, tập 12, đoạn 353, 
chương 5, tr. 221a02-15; tham chiếu, Đại Chánh, tập 
11, đoạn 310, tr. 676b16- 29, do T.T.S và D.S. dịch 
tiếng Anh). 








M.53 Tăng và Pháp; đường dẫn ba quy y 


Cúng dường Tăng, tức là cúng dường Phật bảo và 
Tăng bảo. Quán sát các công đức vi diệu của Phật 
Pháp, tức là cúng dường Tam Bảo trọn vẹn. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1065a20-22, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.54 Xá-loi Như Lai và bát-nhá ba-la-mát 


Đoạn này cho thấy cúng dường xá-lợi Phát (xem 
*Th.94), cũng quan trọng nhưng đó chỉ là thứ yêu so 
với cúng dường bát-nhã ba-la-mật. 


Thiên đế Thích (Šakra),355 bạch Phật rằng, ‘Bach 
Thế Tôn, không phải con không tôn kính xá-lợi của 
Như Lai. Thế Tôn, chắc chắn rằng, con tôn kính xá-lợi 
của Như Lai. Xá-lợi của Như Lai phát sinh từ bát-nhã 
ba-la-mật nên được cúng dường. 

Do vậy, bạch Thế Tôn, cúng dường bát-nhã-ba-la- 
mật là cúng dường xá-lợi của Như Lai trọn vẹn. Tại sao 
vậy? Vì xá- lợi ấy phát sinh ra từ bát-nhã ba-la-mật của 
Như Lai. 

Thế Tôn, như ở trong Diệu Pháp đường (Sudharmà) 
của chư Thiên. Khi con ngự trên thiên tòa, có các thiên 
tử đứng hầu. 


Khi con không ngự ở đó, những thiên tử do vi cung 
kính con nên cung kính thiên tòa và đi nhiễu quanh." Vi 
sao vậy? Vì Thiên đế Thích, đứng đầu trong các chư 
thiên, nói Pháp cho chư thiên trong cõi trời Tam thập 
tam. 

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, bát-nhã ba-la-mật là nhân 
duyên vi diệu dẫn đến nhất thiết trí của Nhu Lai, là vị 
A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác. Xá-lợi của Như Lai y 
chỉ trên nhất thiết trí, nhưng không phải là nhân duyên 





M.53 The Sangha and Dharma as the way to the 
Three Refuges 


To make offerings to the Sangha is to honour both 
the Buddha Jewel and the Sangha Jewel. To 
contemplate the wonderful qualities of the Buddha's 
Dharma is to fully honour the Three Jewels. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1065a20-22, trans. T.T.S. and D.S. 


M.54 Tathagata-relics and perfect wisdom 


This passage sees worship of physical relics of the 
Buddha (see *Th.94) as important, but as secondary to 
devotion to the perfection of wisdom. 


Sakra?9^ said, ‘Blessed One, it is not that | do not 
revere the relics of the Tathagata. | certainly do revere 
the relics of the Tathagata, Blessed One. The relics of 
the Tathagata, which have arisen, Blessed One, from 
this perfection of wisdom are worshipped. 

Therefore, Blessed (One, by worshipping this 
perfection of wisdom, one is also fully worshipping the 
relics of the Tathagata. Why is this? It is because the 
relics of the Tathagata have arisen from the perfection 
of wisdom. 

It is like in Sudharma, the hall of the gods, Blessed 
One. When | am seated on my divine seat, my divine 
sons wait on me. 


When | am not seated there, my divine sons, out of 
reverence for me, honour my seat, circumambulate it, 
and depart. Why is this? It is because on that seat, 
Sakra, first among the gods, teaches the Dharma to the 
gods of the Thirty-three. 

In just the same way, Blessed One, the perfection of 
wisdom is the exalted cause and condition which brings 
about the omniscience of the Tathagata, the arhant, the 
perfectly awakened Buddha. The relics of the 


547 





M.53 Tăng và Pháp nhu là con đường dẫn đến 
Tam quy 


Cüng dường Tăng đoàn là tôn kính cả Phật bảo và 
Tăng bảo. Quán chiêu những công đức, phám chát 
tuyệt vời của Pháp là cung kính ba ngôi báu trọn vẹn. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh tập 24, văn bản 
1488, chương 22, tr.1065a20-22, do T.T.S và D.S dịch 
tiêng Anh). 


M.54 Xá-lợi Như Lai và trí tuệ toàn hảo (bát-nhã 
ba-la-mật) 


Đoạn này xem việc thờ cúng xá-lợi của Phật (xem 
*Th.94) là quan trọng, nhưng chỉ là thứ yếu so với sự 
sùng kính đối với sự toàn hảo của trí tuệ (bát-nhã ba- 
la-mật). 


Thiên Đế-thích (Sakra) nói rằng!4: “Thưa Thế Tôn, 
không phải là con không tôn kính xá-lợi của Như Lai. 
Con chắc chắn tôn kính xá-lợi của Như Lai, của Thế 
Tôn. Xá-lợi của Như Lai, đã phát sinh, thưa Thế Tôn, 
từ trí tuệ toàn hảo này được tôn thờ. 

Vì vậy, thưa Thế Tôn, bằng cách thờ cúng trí tuệ 
toàn hảo này, hành giả cũng đang thờ cúng trọn vẹn 
xá-lợi của Như Lai. Vì sao vậy? Đó là vì xá-lợi của Như 
Lai đã phát sinh từ trí tuệ toàn hảo. 

Cũng giống như ở trong Sudharma (Diệu Pháp 
đường), hội trường của chư thiên. Thế Tôn, khi con 
ngự trên thiên tòa của con, có các thiên tử là các con 
trai của con đứng hầu. 


Khi con không ngự ở đó, các thiên tử, vì tôn kính 
con, nên cung kính thiên tòa của con, đi vòng quanh 
thiên tòa và khởi hành. Vì sao vậy? Đó là bởi vì trên 
thiên tòa đó, Thiên Đế-thích (Šakra), người đứng đầu 
các thiên, giảng dạy giáo pháp cho các thiên trong cõi 
trời thứ Ba mươi ba. 

Cũng giống như vậy, thưa đức Thế Tôn, trí tuệ toàn 
hảo là nhân duyên cao cả dẫn đến sự toàn giác của 
Như Lai, A-la-hán, Phật toàn giác. Xá-lợi của Như Lai 








phát sinh trí. 

Do vậy, bạch Thế Tôn, bát-nhã ba- la-mật là nhân 
của nhất thiết trí, được cúng dường bằng sự cúng 
dường xá-lợi của Như Lai.’ 


Astasáha$rika Prajfiaparamità Sūtra, ch.4, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.55 Kính tín Quán Tự Tại (AvalokeSvara) 


Đoạn này tán dương Thánh Quán Tự Tai BÓ-tát / 
Quán Thé Ám (Avalokite$vara) mà khi niém dén danh 
hiệu sé được hộ tri. Danh hiệu này, nghĩa theo 
Sanskrit, là dáng Tự Tại (Thiên chủ) Quan sát (bằng 
đại bi); và được xem là hiện thân của dai bi. 

Ó Trung Hoa, Bó-tát này được gọi Quán Âm 
(Guanyin) và ở Tây Tạng gọi Ngài là Chenresig (sPyan 
ras gzigs: nhìn đời bằng đôi mắt dai bi). Niệm danh 
hiệu Ngài có năng lực hộ trì giống như tụng những bài 
hộ chú (paritta) trong Pali Thượng tọa bộ (xem *Th.95), 

chẳng hạn, lửa có thé được dập tắt, đao kiếm có thé 
bi gãy, khi niệm danh hiệu Bó-tát; do váy Hán dich là 
Quán Thé Âm thay vi Quán Tự Tại (Avalokitesvara). 
Điều này có thé được xem như nói đến sức mạnh của 
từ bi công cách thi vị, khả năng chuyền hóa tâm thức 
và nghiệp báo của chúng sinh. 

Thiền tông (Chan / Zen) thông thường, hiểu những 
năng lực này như là thuần túy nội tâm, chẳng hạn, khi 
nói đến hiểm nạn trên đại dương) như ‘bão’ chi cho 
sân, Tửa' chỉ cho tham và 'góng cùm’ hàm nghĩa cho 
những sợ hãi, và các loại súc sinh được nói đến trong 
Phẩm Phó Môn chi de dọa những ai có ác y. 

Tương to, năng lực của các paritta trong Thượng toa 
bộ có thé được xem như chiêu cảm những sức manh 
của các chân lý đạo đức. 


2. Quán sát khắp thế gian, hoằng thệ sâu như 
bién.... Hãy nghe hanh Quán Âm. 


_3. Trải qua vô số kiếp, phụng sự nghìn ức Phật. Hãy 
lăng nghe Ta nói. 





Tathagata rest on omniscience, but they are not a 
cause or condition for the arising of knowledge. 
Therefore, Blessed One, the perfection of wisdom, 
which is the cause of the knowledge of omniscience, is 
worshipped through the relics of the Tathagata. 


Astasáhasrika Prajrnaparamita Sūtra, ch.4, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.55 Devotion to Avalokiteývara 


This passage praises the heavenly bodhisattva 
Avalokite$vara and his power to help when called on. 
His name means ‘The Lord who Looks (in 
Compassion)’, and he is seen as the embodiment of 
compassion. 

In Chinese, he is known as Guanyin (Kuanyin) and in 
Tibetan as Chenresig. The protective powers said to 
come from calling on him are similar to those attributed 
to protective paritta chants in Theravada Buddhism 
(see *Th.95). 

The wondrous powers attributed to recollecting 
Avalokite$vara, such as fires going out and swords 
breaking, can perhaps be seen as poetic ways of 
referring to the power of compassion to change hearts 
and actions. 

Chan / Zen generally understands them in purely 
internal spiritual terms: for example danger on the 
ocean’, i.e. a storm, is anger, fire’ is desire, fetters’ are 
simply those of fear, and animals only threaten one 
who has ill-will. 

Likewise the power of Theravada parittas can be 
seen as drawing on the power of moral truths. 


2. He looks on every part of the world. His vow is like 
an ocean. Listen now to the actions of 
Avalokite$vara. 


3. For inconceivably many countless hundreds of 
eons, his vow was purified by many countless 


548 





an trü trén su toàn giác, nhung chüng khóng phái là 
nguyên nhân hay điều kiện dé phát sinh tri kiến. 

Vì vậy, thưa Thế Tôn, trí tuệ toàn hảo, là nhân của 
toàn trí (nhất thiết trí), được tôn thờ thông qua xá-loi 
của Như Lai (Tathàgata). 


(Kinh bát thiên tụng bát-nhã ba-la-mát-da, chương 4, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.55 Sự tôn kính đối với Bó-tát Quán Thế Âm 
(Avalokite$vara) 


Đoạn này ca ngợi Bô-tát Quán Thé Âm (bodhisattva 
Avalokitesvara) trên trời và sức mạnh của Ngài dé giúp 
đỡ khi danh hiệu Ngài được kêu gọi. Tên của Ngài có 
nghĩa là “Đắng Tự tại (vị Thiên chủ) Quan sát (bằng 
tâm Đại bi)" Ngài được xem là hiện thân của lòng đại 
bí. 

Trong tiéng Hán, Ngài được gọi là Quán Âm 
(Kuanyin) và trong tiếng Tây Tạng là Chenresig (nhìn 
đời bằng đôi mắt đại từ bi). Những quyên năng bảo vệ 
được cho là đến từ việc kêu gọi danh hiệu Ngài cũng 
tương tự như những sức mạnh được quy cho các bài 
tụng chú paritta hộ trì trong Phật giáo Thượng tọa bộ 
(xem *Th.95). 

Những sức manh kỳ diệu được cho là nhờ niệm Đức 
Quán Thế Âm (Avalokitesvara), chẳng hạn như lửa bị 
dập tắt và đao kiếm bị gãy, có lẽ có thé được xem là 
cách thức thi vi dé cập đến sức mạnh của lòng từ bi dé 
thay đôi, chuyên hóa tâm thức và hành động. 

Thiên tông (Chan / Zen) thường hiểu theo các thuật 
ngữ tâm linh nội tại thuần túy: ví dụ như “hiểm nạn trên 
dai dương ,” tức là cơn báo, là sự giận dữ, lửa là sự 
ham muốn, xiéng xích” chi đơn giản là sợ hãi và các 
loại thú vật chỉ đe dọa những ai có ác ý. 

Tương tự như vậy, sức mạnh của các kinh văn 
parittas trong Thượng tọa bó có thé được xem là dựa 
trên sức mạnh của các chân lý đạo đức. 


2. Ngài xem xét (quán sát) mọi nơi trên thế gian. Thệ 
nguyện của Ngài sâu như biên... Hãy nghe những 
hành động của Quán Am (Avalokite$vara). 


3. Trong vô số kiếp không thé nghĩ bàn, nguyện lực 
của Ngài đã được tịnh hóa bởi vô lượng nghìn ức các 








4. Ai nghe danh, thấy hình, tâm niệm không luống 
qua, diệt mọi khô trong đời. 


5. Hoặc có kẻ ác tâm, xô ta xuống hằm lửa, niệm 
danh Quán Thê Am, hâm lửa liên dập tắt. 


6. Hoặc lênh dénh bién cả, nguy hiém chó của rồng, 
quái vật bién, và quỷ, niệm danh Quán Thé Âm, Vua 
Bién khóng thé hai. 


9. Hoác bj ké thü váy, chüng cám dao muón hai, 
niệm danh Quán Thé Âm, chúng thảy khởi tám từ. 


10. Hoặc khó bởi phép vua, pháp trường sắp hành 
hình, niệm danh Quán Thé Am, đao kiêm gãy thành 
vụn. 


11. Hoặc góng cùm xiéng xích, tay chân bị trói chặt, 
niệm danh Quán Thê Am, gông cùm tự nhiên rã.... 


14. Hoặc ác thú vây khón, nanh vuốt bén dễ sợ, niệm 
danh Quán Thé Âm, chúng vội chạy tán loạn... 


17. Thấy chúng sanh khón ách, vô lượng khỗ bức 
thân, diệu trí quán âm thanh, Ngài cứu chúng thoát 
khổ. 


18. Viên mãn thân thông lực, rộng tu trí, phương tiện, 
thị hiện khắp mười phương, 396 khắp các cõi không sót. 





thousands of Buddhas. Let me tell you what | have 
heard. 


4. Living beings who hear him or see him, and 
recollect him often will unfailingly remove all of their 
pain and sorrow in this world. 


5. If an evil-minded person tries to kill you by throwing 
you into a fire-pit, recollect Avalokite$vara, and the fire 
will be quenched and extinguished. 


6. If you fall into danger on the ocean, the abode of 
nāgas, sea-monsters, and gods, recollect 
Avalokiteśvara, and you will never be captured by the 
King of the Ocean. ... 


9. If you are surrounded by enemies with swords in 
their hands, intent on doing you harm, recollect 
Avalokiteśvara, and their minds will instantly be filled 
with loving kindness. 


10. If you are standing at the place of execution, 
about to be killed, recollect Avalokiteśvara, and then 
the sword will shatter to pieces. 


11. If you are bound and shackled by fetters of wood 
or iron, recollect Avalokiteśvara, and your fetters will 
immediately fall away. ... 


14. If you are surrounded by fierce, terrifying animals 
with razor-sharp teeth, recollect Avalokiteśvara, and 
they will immediately scatter in all directions. ... 


17. He sees living beings suffering from many 
hundreds of kinds of pain, oppressed by many kinds of 
pain. He looks on them with the power of his purified 
understanding, and protects them. 


18. He possesses extraordinary supernormal powers 
and vast understanding, and is well-trained in the 
application of skill in means. He manifests himself 


everywhere, in all worlds in the ten directions, 355 and 


549 





Phát. Háy dé ta ké cho nguoi nghe nhüng gi ta dà 
nghe. 


4. Moi chüng sinh nghe tháy Ngài hoác nhin tháy 
Ngài và thuóng xuyén niém danh hiéu Ngài sé vó tinh 
xóa bó moi nói khó dau trong đời của ho. 


5. Nếu kẻ ác tâm cố giết ngươi bằng cách xô ném 
ngươi vào hàm lửa, hãy tưởng nhớ niệm danh Quán 
Thế Âm (Avalokifesvara) và ngọn lửa liền bị dập tắt. 


6. Nếu ngươi gặp nguy hiểm trên đại dương, nơi ở 
của rồng (naga), quái vật biển và các thần, hãy niệm 
danh Quán Thế Âm (Avalokite$vara) và ngươi sẽ 
không bao giờ bị bắt bởi Vua của Đại dương... 


9. Nếu ngươi bị kẻ thù cầm đao kiếm bao vây, chúng 
có ý định làm hại ngươi, hãy hãy niệm danh Quán Thế 
Âm (Avalokite$vara) và tâm trí của chúng sẽ ngay lập 
tức tràn đầy lòng nhân ái. 


10. Nếu ngươi đang đứng tại nơi hành quyết, sắp bị 
giết, hãy niệm danh Quán Thé Âm (Avalokitesvara) và 
sau đó, đao kiếm sẽ vỡ ra từng mảnh. 


Tỉ: Nếu ngươi bị trói và bị xiéng xích bằng gông cùm 
gỗ hoặc sắt, hãy nệm danh Quán Thế Âm 
(Avalokite$vara) và xiéng xích góng cùm sẽ ngay lập 
tức tan rã... 


14. Nếu người bị ác thú vây khốn, năng vuốt chúng 
sắc như dao cạo, hãy hãy niệm danh Quán Thế Âm 
(AvalokiteS$vara) và chúng sẽ lập tức chay toán loạn ra 
mọi hướng... 


17. Ngài thấy chúng sinh phải chịu nhiều khổ đau, bị 
áp bức bởi nhiều loại đau đớn. Ngài nhìn họ với sức 
mạnh của sự hiểu biết thanh tịnh của Ngài và bảo vệ 
họ. 


18. Ngài có những công năng phi thường (thần 
thông) và sự hiểu biết rộng lớn và được đào tạo bài 
bản vê việc áp dụng các kỹ năng trong các phương 
tiện. Ngài hiện thân ở khắp mọi nơi, trong tất cả thế 








19. Lần lượt trừ tai họa, cho tất cả chúng sanh, địa 
ngục, quỷ, súc sanh, sanh, già, bệnh, chét khô.. 


20. Ngài”, đôi mắt ngời sáng, toả sáng đôi mắt từ, 
rực rỡ mắt đại trí, và sáng ngời thanh tịnh, với đôi mắt 
đại bi, với tôn nhan ái kỉnh. 


21. Ngài, ánh sáng vô cấu, ánh sáng mặt trời trí, phá 
tan mọi tôi tăm, là ánh rực cháy mà gió không thé thôi 
tắt, rực cháy sáng thê gian. 


22. Ngài gám tiếng đại bi, đại từ, bi, chân công đức. 
Mây từ như mây lớn, tuôn mưa pháp cam lồ (bát tử, 
dập tắt lửa phiền não cho tắt cả chúng sanh. 


23. Hoặc ai bị cuốn hút trong tranh chấp, tranh tụng, 
kiện cáo giữa pháp đình, hoặc chiến trường, kinh sợ, 
niệm danh Quán Thế Âm, oán thù thảy yên lắng. 


24. Âm thanh như mưa sắm. Âm thanh như trồng 
lớn. Âm thanh như hải triều. Diệu âm như Phạm âm. 
Âm thanh siêu thé gian. Hãy thường niệm Quán Âm. 


25. Niệm, niệm, chớ nghi ngờ, Quán Thế Âm, Tịnh 
Thánh. Trong khô não, chét chóc, và bức bách, Ngài là 
chôn hộ trì, là nơi nương tựa an ôn. 


Saddharma-pundarika Sütra, ch.24, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 





in all Buddha-fields without exception. 


19. He always soothes those living beings who have 
been reborn in frightening lower states of existence, in 
hell, as animals, or oppressed by birth, old age, 
disease, and death. ... 


20. You3°8 are radiant with beauty. You are radiant 
with loving kindness. You are radiant with the most 
excellent wisdom and understanding. You are radiant 
with compassion. You are radiant with purity. You are 
to be adored, fair-faced and beautifully radiant. 


21. You are completely spotless, pristine light; 
incandescent with the light of the sun of knowledge; the 
light of a flame that the wind cannot blow out. Blazing 
forth, you illuminate the world. 


22. You roar your compassion, your good qualities, 
and your loving kindness. With beautiful qualities, you 
are loving, and completely reliable. You extinguish the 
fires of the defilements in living beings, raining down 
the nectar of the Dharma-rain. 


23. lí you257 are involved in strife, quarrels and 
disputes, or in the midst of a terrifying battle, 

recollect Avalokite$vara, and the hosts of your wicked 
enemies will be pacified. 


24. His voice is like thunder. His voice is like a drum. 
His voice is like the ocean. His wonderful voice is like 
Brahma's. His voice surpasses this world. Recollect 
Avalokite$vara. 


25. Recollect him, recollect him, and long for him. In 
death, in hardship, in distress, that pure being 
Avalokite$vara will be your protection, your refuge, and 
your sanctuary. 
from 


Saddharma-pundarika Sūtra, trans. 


Sanskrit by D.S. 


ch.24, 


550 





giới trong mười phuong!? và trong tất cả các cõi Phật 
không ngoại lệ. 


19. Ngài luôn xoa dịu những sinh linh đã tái sinh 
trong những cảnh giới tồn tại thấp hơn đáng sợ, trong 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc bị áp bức bởi sinh, 
lão, bệnh và tử... 


20. Ngài đẹp rạng ngời. 16 Ngài rạng rỡ với lòng 
nhân ái. Ngài rạng rỡ với trí tuệ và sự hiéu biết tuyệt 
vời nhất. Ngài rạng rỡ với lòng từ bi. Ngài rạng rỡ với 
sự thuần khiết. Ngài là người được tôn thờ, khuôn mặt 
đẹp dé và rạng rỡ. 


21. Ngài là ánh sáng tinh khôi, hoàn toàn không ti 
vết; chiếu khắp với ánh sáng của mặt trời tri thức; ánh 
sáng của ngọn lửa mà gió không thể thổi tắt. Rực rỡ, 
Ngài chiếu sáng thế gian. 


22. Ngài reo rác tâm đại bi, những phẩm chát tốt dep 
và lòng nhân từ của Ngài. Với những phẩm chất cao 
đẹp, Ngài là người yêu thương và hoàn toàn đáng tin 
cậy. Ngài dập tắt ngọn lửa của phiền não trong chúng 
sinh, làm mưa xuống cam lồ của mưa Pháp. 


23. Nếu ail" bị cuốn vào xung đột, cãi vã và tranh 
chấp, hoặc giữa một trận chiến kinh hoàng, hãy niệm 
danh Quán Thế Âm (Avalokite$vara) và các oán thù 
độc ác sẽ được bình định. 


24. Âm thành của Ngài như sám. Âm thành của Ngài 
như trống. Âm thành của Ngài giống như đại dương 
(âm thanh như hải triều). Tiếng nói tuyệt vời của Ngài 
giống như Phạm âm (Brahmä). Âm thành của Ngài 
siêu thế gian. Hãy thường niệm Quán Thế Âm 
(Avalokite$vara). 


25. Niệm Ngài. Niệm Ngài và trong mong Ngài. Trong 
lúc chết chóc, trong phiền não, hoạn nạn bức bách, vị 
Quán Thế Âm trong sạch Ấy. sẽ là nơi che chở, nơi 
nương tựa và là nơi trú án an ổn của ngươi. 


(Kinh diệu pháp liên hoa, chương 24, do D.S. dịch 
tiêng Anh). 








Trách nhiệm và nỗ lực cá nhân 
M.56 Năng lực của ước muốn 


Này thiện nam tử! Dục35 là góc rễ của mọi công 
đức. Dục là nhân duyên thành tựu bó-dé, và quả giải 
thoát. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1062b27-29, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.57 Tinh tán ba-la-mát, vì nhiêu ích chúng sinh 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pũrna 
Maitrayaniputra) rằng, 'Nếu Bó-tát ma-ha-tát muốn 
chứng đắc vô thượng chánh đẳng bó-dé, thì lúc so 
phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, 

“Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là 
tâm, thì trước hết tôi phải làm lợi ích cho mọi loài, khiến 
cho tất cả sở nguyện của chúng được tròn dày." 


Như người nô bộc thầm nghĩ, “bất cứ lúc nào tôi đi 
đứng, ngồi hay nằm, thảy đều làm vì chủ, ta không tự ý 
mà làm tùy tiện. Khi muốn ra khỏi nhà để đi đến chợ, 
trước phải hỏi chủ rồi mới đi. Ăn uống thứ gì, phải 
được chủ cho phép mới dùng. Bất cứ làm gì đều phải 
làm theo ý chủ muốn.” 

Cũng vậy, Bồ-tái ma-ha-tát muốn chứng đắc vô 
thượng chánh đẳng bó-dé, cần phải suy nghĩ như vây, 
"Bát cứ thứ gì mà ta sở hữu, dù thân hay tâm, ta không 
thể động dụng tùy tiện, mà làm bắt cứ sự nghiệp gì chỉ 
tùy theo lợi ích của chúng sinh. 

Tát cả phải được hướng đến thành tựu cứu cánh ấy.” 
Do vậy, Bó-tát ma-ha-tát y chỉ tinh tán ba-la-mật, không 
rời tinh tấn ba-la-mật này, thé nguyện vì chúng sanh 
mà làm những gì cần làm. 

Các Bồ-tát ma-ha-tát đều an trụ trong tinh tấn ba-la- 
mật như vậy. 





Individual responsibility and personal effort 
M.56 The power of aspiration 


Son of good family, aspiration is the root of all good 
qualities. Aspiration is the condition for the attainment 
of perfect awakening and the fruit of liberation. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1062b27-29, trans. T.T.S. and D.S. 


M.57 The perfection of vigour, employed for the 
benefit of others 


At that time, the Blessed One said to Pürna 
Maitrayaniputra, ‘If a bodhisattva, a great being, wants 
to attain unsurpassed perfect awakening, then when he 
first sets his mind on awakening, he should think, 

"Everything | possess, my body and my mind, should 
be employed for the benefit of others, so that all their 
wishes will be fulfilled." 


A serving boy bears in mind that whenever he walks, 
stands, sits, or lies down, he should not do so arbitrarily 
but with submission to his master. If he intends to go 
out to the market he should first ask for his master's 
permission. He should only take food or drink if he has 
obtained his master's permission. He should only do 
what his master wants. 

In just the same way, when bodhisattvas, great 
beings, first set their minds on awakening, in order to 
attain unsurpassed perfect awakening, should think, 
“Whatever | possess, my body and mind, should not be 
employed arbitrarily, but only for the benefit of others. 

Everything that | intend to do should be directed 
towards that end." bodhisattvas thus rely on the 
perfection of vigour, making a great effort, and never 
deviating from the perfection of vigour. They take a vow 
to do whatever will benefit living beings. 

All bodhisattvas, great beings, should dwell in the 


551 





TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TỰ THÂN NÓ LUC 
M.56 Sức mạnh của khát vọng (ước muốn) 


Này thiện gia nam tử, khát vọng (ước muốn) là gốc 
rễ của mọi đức tính tốt (công đức). Khát vọng là điều 
kiện để đạt đến sự giác ngộ tỉnh thức hoàn hảo và quả 
vị của sự giải thoát. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 20, tr. 1062b27-29, do T.T.S và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.57 Sự hoàn hảo của nghị lực (tinh tán ba-la- 
mật), vì lợi ích của chúng sinh 


Vào lúc đó, đức Thế Tôn nói với Puma 
Maitrayanlputra (Mãn-tử-từ), “Nếu Bồ-tát, vị vĩ nhân, 
muốn đạt được sự giác ngộ tỉnh thức toàn hảo (Chánh 
đẳng Chánh giác) vô thượng thì khi lần đầu tiên đặt 
tâm trí (lúc sơ phát tâm) vào sự giác ngộ, vị ấy nên 
nghĩ, 

“Mọi thứ ta có, thân thể ta và tâm trí của ta, nên phải 
làm việc cho lợi ích của người khác, để tất cả các 
mong muốn của họ sé được tròn dày." 


Một cậu bé nô bộc cần ghi nhớ rằng bất cứ khi nào 
nó đi, đứng, ngồi hoặc nằm xuống, nó không nên tùy 
tiện làm như vậy mà phải phục tùng chủ của mình. Nếu 
nó có ý định đi ra chợ, trước tiên nó nên xin phép chủ 
nhân. Nó chỉ nên lấy thức ăn hoặc đồ uống nếu nó đã 
được chủ nhân cho phép. Nó chỉ nên làm những gì chủ 
nhân muốn. 

Cũng giống như vậy, khi các Bồ-tát, các bậc vĩ nhân, 
trước tiên đặt tâm trí vào sự giác ngộ tỉnh thức (lúc sơ 
phát tâm giác ngộ), sự giác ngộ tỉnh thức hoàn hảo 
(Chánh đẳng Chánh giác) vô thượng, nên nghĩ rằng, 
“Bất cứ thứ gì ta sở hữu, thân và tâm ta, không nên 
được sử dụng một cách tùy tiện, mà chỉ dành cho lợi 
ích của người khác. 

Tất cả mọi thứ mà ta dự định làm đều nên hướng 
đến mục tiêu đó,” do đó, các Bồ-tát nương vào hạnh 
tinh tấn toàn hảo (tinh tấn ba-la-mật), nỗ lực rất nhiều 
và không bao giờ lệch khói hanh tinh tán toàn hảo (tinh 








Ví dụ như, một con ngựa quý khi được người cưỡi, 
nó nghĩ rằng, “Ta không nên làm cho thân của người 
cưỡi bị dao động, mệt mỏi, nhọc nhán, hoặc làm hu 
hỏng yên cương. Cho dù ta có xoay mình, đi hay đứng, 
nhanh hay chậm, tùy theo người cưỡi, hộ trì người 
cưỡi, không để vì ta mà người ấy nói giận, cũng như 
những điều sai quấy khác.” 

Cũng vậy, các Bồ-tát ma-ha-tát thực hành tinh tấn 
ba-la-mật không làm theo sở dục của mình, mà làm bắt 
cứ điều gì đều làm lợi ích tùy theo ý hướng mong cầu 
của chúng sinh, hộ trì chúng sinh; không khiến cho 
phiền não ác nghiệp khởi lên trong chính bản thân. 

Chúng sinh thoạt đầu tuy vô ân đối với các Bồ-tát 
ma-ha-tát, nhưng các Bồ-tát không nghĩ đến chúng trả 
ân, duy chỉ vì chúng sinh mà thành toàn mọi sự nghiệp. 
Các Bồ-tát ma-ha-tát như vậy thành tựu tinh tán ba-la- 
mật, hộ trì tâm chúng sinh, động chuyển tùy theo ý 
chúng sinh, để làm mọi thứ tăng ích và an lạc cho 
chúng sinh. 

Bó-tát như vậy nhiếp tho tinh tấn ba-la-mật, làm 
những việc lợi ích, an lạc cho chúng sinh, như là làm 
các sự nghiệp cho chính mình không hề mệt mỏi. Như 
vậy chư BÓ-tát an trụ trong tinh tán ba-la- mát. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
p.1050b01- 26, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Trung Dao 


M.58 Nó lực không hoãn, không căng 


Đoạn này chỉ ra một điểm đơn giản mà quan trọng 
cho tinh tân (cf. *L.30). 





perfection of vigour in this way. 


A treasured horse which is being ridden thinks, “l 
should not cause the rider's body to sway. | should not 
get tired, or damage the harness. Whether | move 
backwards, forwards or stop, moving slow or fast, I will 
serve the rider, taking good care of him, without 
behaving in such a way as to make him angry." 

In just the same way, bodhisattvas, great beings who 
are practising the perfection of vigour do not act 
according to their own desires, but according to others’ 
hopes. They act for the benefit of others. They act in 
order to take care of others. They act in such a way 
that no defilements or unwholesome actions will arise 
in their bodies. 

At first people show no gratitude to bodhisattvas, 
great beings, but bodhisattvas have no expectation of 
reward. Their only aim is to help people in various 
different ways. Bodhisattvas, great beings, therefore, 
take care of the minds of others, act according to the 
will of others, and realize different kinds of happiness 
and bliss in order to develop the perfection of vigour. 

Bodhisattvas, great beings, thereby take hold of the 
perfection of vigour, and bring benefit and happiness to 
living beings as if they were bringing benefit and 
happiness to themselves, without ever getting tired. 
This is how a bodhisattva dwells in the perfection of 
vigour, making a great effort. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
p.1050b01—26, trans. T.T.S. and D.S. 


The middle way 


M.58 The need for effort that is neither too slack 
nor too forced 


This passage makes a simple but important point 
about spiritual effort (cf. *L.32) 


552 





tán ba-la-mật). Các Ngài phát nguyện làm bát cứ điều 
gì có lợi cho chúng sinh. 

Tất cả các Bồ-tát, những bậc vĩ nhân, đều an trú 
trong sự hoàn hảo của nghị lực (sự tinh tán ba-la-mật) 
theo cách này. 


Một con ngựa quý đang được người cưỡi nghĩ, “Tôi 
không nên làm cho cơ thể của người cưỡi bị lắc lư. Tôi 
không nên mệt mỏi, hoặc làm hỏng yên cương. Cho dù 
tôi lùi, tiến hay dừng, di chuyển chậm hay nhanh, tôi sẽ 
phục vụ người càm cương, chăm sóc anh ta chu đáo, 
không cư xử theo cách khiến anh ta tức giận.” 

Cũng giống nhu vậy, các Bồ-tát, các bậc vĩ nhân, 
dang thực hành hanh tinh tấn toàn hảo không hành 
động theo mong muốn của bản thân mà theo hy vọng 
của người khác.” Họ hành động vì lợi ích của người 
khác. Họ hành động để chăm sóc người khác. Họ hành 
động theo cách mà không có phiền não hay hành động 
bất thiện nào phát sinh trong thân tâm họ. 

Lúc đầu, chúng sinh không tỏ lòng biết ơn đối với các 
Bồ-tát, các bậc vĩ nhân đó, nhưng các Bó-tát không có 
kỳ vọng được trả ơn. Mục đích duy nhất của các Ngài 
là giúp đỡ chúng sinh theo nhiều cách khác nhau. Vì 
vậy, các Bó-tát, những bậc vĩ nhân, hộ tri tâm trí của 
chúng sinh, hành động theo ý muốn của chúng sinh và 
thực hiện các loại hạnh phúc và phúc lạc khác nhau để 
phát triển hạnh tinh tán toàn hảo (tinh tán ba-la-mát). 

Các Bồ-tát, các bậc vĩ nhân, nhờ đó nắm giữ hanh 
tinh tấn toàn hảo và mang lại lợi ích và hạnh phúc cho 
chúng sinh như thể họ đang mang lại lợi ích và hạnh 
phúc cho chính mình, không bao giờ mệt mỏi. Đây là 
cách Bồ-tát an trú trong hạnh tinh tấn toàn hảo và nỗ 
lực rất nhiều. 


(Kinh đại bát-nhá ba-la-mật-đa, Dai Chánh, tập 7, 
đoạn 220, tr. 1050b01-26, do T.T.S và D.S. dịch tiêng 
Anh). 

TRUNG ĐẠO 


M.58 Cần nỗ lực không quá buông thả cũng 
không quá gượng ép 


Đoạn này nêu lên một điểm đơn giản nhưng quan 
trọng vé nỗ lực (tinh tán) tu tập (tham khảo. *L.32) 








Có một sa-môn, ban đêm tụng kinh, cảm thấy sầu 
muộn; ý có hôi tiếc, muôn nghi vé nhà. Phật gọi sa- 
môn dén mà hỏi răng, ‘Khi ông tại gia, thường làm gì 
vui?' Sa-món ây đáp, 'Con thường chơi đàn.' 

Phật nói, Dây chùng thì sao? Thưa ráng, ‘Không 
kéu'. 

Phật hỏi, 'Néu cáng?' Thưa, 'Dàn nghe chát. - 

‘Không chùng, không căng, thì sao?’ Thưa ‘Nghe êm, 
hòa. 

Phật dạy sa-môn: 'Học đạo cũng vậy. Giữ tâm hài 
hóa, dao có thé đắc.' 


‘Sūtra of Forty-two Sections / Sishierzhang jing, 
section 33, Taisho vol.17, text 784, p.723c13-17, trans, 
D.S. 


M.59 Hành khóng bién cháp 


Doan này xem hành trung dao là bi ket trong tám 
phán biét, cüng khóng phái tránh xa tám phán biét. Do 
váy, bàn chát cua trung dao khóng thé bi ghim chát vào 
dáu. 


Này Thiện Dũng Mãnh (Suvikrantavikrani), nói phán 
biét (cáu trüc tám ly) là mót bién (cuc doan). Nói di 
phân biệt là một biên (cực đoan) khác. Bồ-tát không 
hành theo biên (cực đoan) hay vô biên (không cực 
đoan). 

Nếu các Bồ-tát đều có sở hành nơi biên và vô biên, 
các Bồ-tát này cũng không thấy quãng giữa. Không 
thấy có giữa, thì đó là hành quãng giữa. 

Nếu hành quãng giữa, đó là hành theo một biên, 
không phải ở giữa có hành, có hién, có thị, vi xa lia các 
tướng. Trung đạo không phải là một cái gì dé chấp thủ, 
được thấy và được làm cho hiễn lộ. 





There was a renunciant who was reciting scriptures 
at night, and who was melancholy. His mind was full of 
regret and doubt, and he wanted to return to ordinary 
life. The Buddha called the renunciant, and asked him, 
"When you lived as a householder, what did you do?' 
He replied, ‘I used to play the lute.’ 

The Buddha said, ‘What happened if the strings were 
too slack?’ He replied, ‘It wouldn't make any sound.’ 

The Buddha asked, "What if the strings were too 
taut? He said, “The sounds would be short and 
dampened.' 

The Buddha asked, ‘What if the strings were neither 
too slack nor too taut?' He said, 'The sounds were 
clearly audible.' 

The Buddha said to the renunciant, ‘Practising the 
path is like this. If you adjust your mind properly, you 
will be successful on the path.' 


‘Sūtra of Forty-two Sections / Sishierzhang jing, 
section 33,Taisho vol.17, text 784, p.723c13-17, trans, 
D.S. 


M.59 The need for a balanced attitude 


This passage sees the middle way of practice as 
neither becoming trapped in mental constructions, nor 
dogmatically avoiding any mental constructions. lts 
nature, though, is hard to pin down. 


Suvikrantavikrami, mental constructions are one 
extreme and avoiding any mental constructions is the 
other extreme. Bodhisattvas avoid these two extremes. 

If bodhisattvas do not engage with extremes or non- 
extremes, then they do not see a middle way either. 

If they see a middle way, and engage with a middle 
way, then they engage with an extreme. The middle 
way is not something to be engaged with, to be seen, 
to be made manifest. 


553 





Có vị xuất gia dang đọc kinh vào ban đêm và tâm 
trạng u uất. Tâm trí ông ta đầy hồi tiếc và nghi ngờ và 
óng ta muón quay tró lai cuóc sóng binh thường. Đức 
Phật gọi vị xuất gia và hỏi ông ta, “Khi Ông sóng nhu 
người chủ gia dinh, ông đã làm gì?” Ông ta trả lời, 
“Con từng chơi đàn tỳ bà”. 

Đức Phật nói, “Điều gì xảy ra nếu dây đàn quá 
chùng?” Ông ta trả lời, “Nó sẽ không tạo ra bất kỳ âm 
thanh nào”. 

Đức Phật hỏi, “Nếu dây đàn quá căng thì sao?” Ông 
ta nói, “Âm thanh sẽ ngăn và bị bóp nghẹt ạ”. 

Đức Phật hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nêu dây không quá 
chùng và quá căng?” Ông ta nói, “Có thể nghe âm 
thanh rõ ràng hơn ạ.” 

Đức Phật nói với người xuất gia, “Thực hành con 
đường tu học cũng như vậy. Nếu ông điều chỉnh tâm trí 
của mình một cách hợp lý, ông sẽ thành công trên con 
đường đó.” 


(Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đoạn 33, Đại Chánh, tập 
17, đoạn 784, tr. 723c13-17, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.59 Sự cần thiết có một thái độ cân bằng 


Đoạn này coi con đường thực hành trung dung (trung 
đạo) là không bị mắc kẹt trong các cấu trúc tinh thần, 
cũng như không tránh bát kỳ cáu trúc tinh thán nào một 
cách giáo điều. Tuy nhiên, bản chát của nó là khó xác 
định. 


Này Suvikrantavikrami (Thắng Thiên vương), cấu 
trúc tinh thần là một bên (cực biên) và tránh bát kỳ cấu 
trúc tinh thần nào là một thái cực khác. BÓ-tát tránh hai 
thái cực này. 

Nếu các Bồ-tát không tham gia vào các cực biên 
hoặc không cực biên thì họ cũng không thấy một con 
đường trung dung (trung đạo). 

Nếu họ nhìn thấy một con đường trung dung và 
tương tác với một con đường trung dung thì họ dính 
láy (chấp thủ) một cách cực đoan. Con đường trung 
dung (trung đạo) không phái là một cái gì đó để dính 
lấy (chấp thủ), dé được nhìn thấy, dé được hién thi. 








Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh, nên biết, nói rằng “giữa, 
đó là Thánh Dao tám chi. Nhu vậy, Thánh Dao hoàn 
toàn không thé nắm bát trong tất cả pháp nhưng vẫn 
hiện tiền, ngay trước mắt, không thể thấy được trong 
tất cả các pháp nhưng vẫn hiện tiền, ngay trước mắt. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
p. 1092a25- b03, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.60 Thánh Dao tám chi 


Đoạn trích này cho thấy các chi của đạo khói đâu từ 
chánh kiên — viên kiên không châp thủ nhìn thây các 
pháp déu không tự tánh có dinh. 


Này Vô Biên Tuệ (Anantajñäna), ý nghĩa của Đạo và 
Đạo thanh tịnh là gì? Nói Đạo, đó là Thánh Đạo tám chỉ 
vậy, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định. Chánh kiến là sự đoạn trừ thân kiến 
(satkãyadrsfi: tát-ca-da kiến) vượt qua tất cả cảnh giới 
hành của kiến. Hết thảy kiến đều thành tịnh trong mọi 
trường hợp, liễu tri tất cả phân biệt, hoặc thắng phân 
biệt hoặc biến hành phân biệt, đều là không phân biệt, 
không có thắng phân biệt, không có biến hành phân 
biệt, không trụ tà tư duy, không đoạn tà tư duy.359 


Kiến-thấy chánh mạng, 
kién-tháy chánh mạng tưởng, 
kién-tháy mang thanh tinh, 
tru thanh tinh mang, 





Moreover, Suvikrantavikrami, you should know that 
what is known as the middle way is nothing other than 
the eightfold path. This path is neither to be 
approached by apprehending phenomena, nor by 
observing phenomena. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 7, text 220, 
p. 1092a25—b03, trans. T.T.S. and D.S. 


M.60 The noble eightfold path 


This passage sees the factors of the path as 
unfolding from the first, right view — a perspective of 
non-clinging that sees that things lack any fixed 
essence. 


Anantajñana, what is the meaning of the path and 
purification of the path? The path is the noble eightfold 
path, namely, right view, right thought, right speech, 
right action, right livelihood, right effort, right 
mindfulness, and right meditative concentration. Right 
view is the eradication of the false view that personality 
is somehow related to an essential self. It is beyond the 
scope of all views. If all views are completely purified in 
all situations, this enables one to recognize all forms of 
right thought. Both  particularizing thought and 


generalizing thought is not really thought at all.358 


Avoid both particularizing thought and generalizing 
thought, not indulging in erroneous ways of thinking, do 
away with wrong thinking. 

This view leads to right livelihood. 


554 





Lai nữa, này Suvikrantavikrami (Tháng Thiên 
Vuong), óng nén biét ráng nhüng gi duoc goi là con 
đường trung dao không gì khác hon là con đường tám 
nhánh cao quý (bát chánh đạo). Con đường này không 
được tiếp cận bởi các hiện tượng đang nắm bắt, cũng 
không phải bằng cách quan sát các hiện tượng. 


(Kinh Đại bát nhã ba-la-mật, Đại Chánh, tập 17, văn 
bản 220, tr.1092a25-b03do T.T.S và D.S dich tiêng 
Anh). 


M.60 Con đường tám nhánh cao quý (Bát chánh 
đạo) 


Đoạn này xem các yếu tó của con đường tu tập như 
được mở ra từ cái nhánh thứ nhát, tám nhìn chân 
chánh (quan điểm, tám nhìn đúng đắn) - một quan 
điềm không bám víu (chấp thủ) mà thấy rằng mọi thứ 
đều thiếu cái bản chát (tự tánh) có định. 


Này Anantajnana (Vô Biên Tuệ), ý nghĩa của đạo 
(con đường) và sự thanh tịnh của đạo là gì? Đạo là con 
đường thánh tám nhánh đạo cao quý (Bát chánh đạo), 
đó là tầm nhìn chân chánh (quan điểm đúng đắn), tư 
duy chân chánh (suy nghĩ đúng đắn), lời nói chân 
chánh (lời nói đúng đắn), nghề nghiệp chân chánh 
(hành động đúng đắn) và chánh mạng (sinh kế đúng 
đắn), nỗ lực chân chánh (nỗ lực đúng đắn), chánh 
niệm (sự giác ngộ đúng đắn) và chánh định (sự tập 
trung thiền định đúng đắn), tầm nhìn chân chánh là sự 
xóa bỏ quan điểm sai lầm cho rằng nhân cách có liên 
quan ít nhiều đến bản ngã bản chất. Nó nằm ngoài 
phạm vi của tất cả các quan điểm. Nếu tất cả các quan 
điểm được thanh lọc hóa hoàn toàn trong mọi tình 
huống, điều này cho phép người ta nhận ra mọi hình 
thức của tư duy chân chánh (suy nghĩ đúng đắn). Cả 
cụ thể hóa suy nghĩ (tư tưởng) và khái quát hóa tư 
tưởng đều không thực sự là suy nghĩ (tư tưởng, tư 
duy). !8 


Tránh cả cụ thé hóa suy nghĩ (tư tưởng) và khái quát 
hóa tư tưởng, không đắm chìm vào các suy nghĩ sai 
lầm, tránh suy nghĩ sai lầm. 

Quan điểm này dẫn đến chánh mạng (sinh kế đúng 








một cách như lý kién-tháy thân nghiệp thanh tinh, 

ngữ nghiệp thanh tịnh, 

ý nghiệp thanh tịnh, trụ nơi chánh nghiệp, chánh kiến 
ngữ nghiệp; 

thấy biết người nói nơi ngữ, bằng niệm thanh tịnh mà 
trụ nơi chánh niệm, chánh kiến, tam-muội (định); 

trong tam-muội không có nơi nào để y chỉ mà làm 
thanh tịnh kiến của tam-muội trụ nơi chánh định. 


Này Vô Biên Tuệ, khi các Bồ-tát ma-ha-tát kiến - thấy 
như vậy, đạt được chánh kiến thanh tịnh trong mọi 
trạng huống và an trú trong đạo thanh tịnh. 

Đạo thanh tịnh này là sở hành của thiện sĩ. Đạo ấy 
được người trí tôn kính, được chư Thánh mến yêu và 
được chư Như Lai tán thán. 


Varma-vyüha-nirde$a, section 7 of the  Maha- 
ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 310, pp.120c29- 
121816, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.61 Trung dao tránh xa phán biét nhi nguyén 





Seeing the idea of livelihood, seeing the purity of 
livelihood, practising pure livelihood, leads to a right 
view of the purified activity of body, the purified activity 
of speech, and the purified activity of mind. 

Engaging in right action, with a right view of the 
activity of speech, enables one to see and to 
understand what right speech is. 

Practising right speech leads to a purified view of 
right effort. 

Engaging in right effort based on right view leads to 
mindfulness that does not involve recollection, fixing 
the mind on anything, or grasping. 

Dwelling in right mindfulness with a purified mind 
enables one to maintain a right view of meditative 
concentration. 

In meditative concentration, there is nothing to base 
oneself on, yet it leads one to purify one's view of 
meditative concentration. 


Anantajfiana, when bodhisattvas, great beings, view 
things in this way, they attain a purified right view in all 
situations, remaining on the path of purity. 

This path of purity is the way a good man practises. It 
is honoured by the wise, loved by the noble ones, and 
praised by the Tathagatas. 


Varma-vyüha-nirde$a, section 7 of the  Maha- 
ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 310, pp.120c29— 
12116, trans. T.T.S. and D.S. 


M.61 The middle way avoids dualistic separation 
of things 


555 





dàn). 

Nhìn thấy ý tưởng vé sinh kế, thấy su thanh tinh của 
sinh kế, thực hành sinh kế thanh tịnh, dẫn đến một 
quan điểm đúng (chánh kiến) về hoạt động thanh lọc 
của thân, hoạt động thanh lọc của lời nói và hoạt động 
thanh lọc của tâm. 

Tham gia vào nghề nghiệp chân chánh (hành động 
đúng đắn), với tầm nhìn chân chánh (quan điểm đúng 
đắn) về hoạt động của lời nói, cho phép người ta nhìn 
thấy và hiểu thế nào là lời nói chân chánh (lời nói đúng 
dàn). 

Thực hành lời nói chán chánh (lời nói đúng đắn) dẫn 
đến một quan điểm thanh tịnh về nỗ lực chân chánh 
(nỗ lực đúng đắn). 

Thực hiện nỗ lực chân chánh (nỗ lực đúng đắn) dựa 
trên tầm nhìn chân chánh (quan điểm đúng đắn) sẽ 
dẫn đến chánh niệm (sự giác ngộ đúng đắn) mà không 
liên quan đến việc hồi tưởng, có định tâm trí vào bát cứ 
điều gì, hoặc nắm bắt. 

Sống trong chánh niệm (sự giác ngộ đúng đắn) với 
tâm thanh tịnh cho phép người ta duy trì một tầm nhìn 
chân chánh (quan điểm đúng đắn) về chánh định (sự 
tập trung thiền định đúng đắn). 

Trong sự tập trung thiền định, không có gì để làm 
căn cứ cho bản thân, nhưng nó dẫn người ta đến việc 
thanh lọc quan điểm của người vé sự tập trung thiền 
định. 


Này Anantajnana (Vô Biên Tuệ), khi các Bồ-tát, các 
bậc vĩ nhân, nhìn mọi thứ theo cách này, họ đạt được 
tầm nhìn chân chánh (quan điểm đúng đắn) thanh tịnh 
trong mọi tình huống, tiếp tục trên con đường thanh 
tinh. 

Con đường thanh tịnh này là cách người thiện lành 
thực hành. Nó duoc bâc trí tuệ tôn vinh, được các bậc 
thánh nhân cao quý yêu mến và được các đắng Như 
Lai (Tathagata) ca tung. 


(Pháp hói mác giáp trang nghiém, muc 7 Kinh Dai 
báo tích, Dai Chánh, tàp 11, doan 310, tr. 120c29- 
121a16, do T.T.S và D.S. dich tiéng Anh). 


M.61 Con đường trung dao tránh sự tách biệt hai 
mặt (nhi nguyên) của mọi thứ 








Tu trung đạo quán chiéu noi khóng có hai tuóng, trí 
nhận thức dao dé... Dé biết rằng dao (con đường) vốn 
không thể nắm bắt, bằng chánh trí quán sát tự tánh 
đều không, đó là trí nhận thức trung đạo. 


Varma-vyüha-nirde$a, section 7 of the  Maha- 
ratnaküta Sütra, Taisho vol.11, text 310, pp.120c29- 
121a16, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.62 Duyên khởi và trung đạo I 


là pháp không tòn tại có dinh, bát biến, thực hữu, 
cũng không phải nhất thiết không tồn tại — các pháp 
này tao thành dòng chảy sát-na diệt mà tự không thé 
bắt nắm. 

Hành trung đạo y cứ trên nhận thức trung đạo thực 
tướng này và không cháp thủ những gì mà tự tánh 
không phải như vậy.. 


Duyên khởi không phải hữu (tồn tại) hay vô (không 
tồn tại), không phải thực, cũng không phải hư. 

Như vậy thé nhập trung dao, được nói là không chấp 
trước. 


Maha-avatamsaka Sūtra, Taishõ vol.10, text 279, p. 
316c21—22, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.63 Duyên khởi và trung dao II 


Đoạn này cho rằng, pháp hữu vi, duyên khởi thật là 





This passage sees the path as being based on the 
perception that all is empty of an inherent nature / 
inherent existence, due to the deep interrelation of all 
phenomena, such that a dualistic separation of things, 
even of nirvana and the world of suffering, is not valid. 


To practise in the middle way with insight into the 
essence of non-duality is to know the truth of the path. 
.. To understand that one cannot ultimately get hold of 
the path leading out of suffering, and to see with right 
understanding that everything is empty of inherent 
existence, is to understand the path of the middle way. 


"The Six Noumenal and Phenomenal Perfections 
Sūtra /| Da-sheng-li-qu-liu-boluomiduo jing, Taisho 
vol.8, text 261, p 913c23-914a01, trans. T.T.S. and 
D.S. 


M.62 The principle of dependent arising and the 
middle way I 


This passage is based on the idea that the 
dependent arising of all phenomena means that they 
neither exist in a solid, unchanging, substantial way, 
nor are they completely non-existent — they form an 
ephemeral flux whose nature is difficult to 
conceptualise. 

The middle way of practice is based on knowing this 
middle way kind of existence, and not being attached to 
things as if their nature was different from this. 


Dependent arising is neither being nor non-being. It is 
neither real nor unreal. 

Entering into the middle way is thus said to be non- 
attachment. 


Mahā-avatamsaka Sūtra, Taisho vol.10, text 279, p. 
316c21-22, trans. T.T.S. and D.S. 


M.63 The principle of dependent arising and the 
middle way II 


This passage holds that the conditioned, inter- 


556 





Doan này coi con duóng là dựa trên nhận thức rằng 
tất cả đều trống rỗng của một bản chát có hữu / tôn tại 
có hữu, do mối tương quan sâu sắc của tát cả các hiện 
tượng, như vậy sự tách biệt nhị nguyên của sự vật, 
ngay cả của niét-bàn và thé giới khó đau, là không hop 
lệ. 


Thực hành theo con đường trung đạo với cái nhìn 
sâu sắc vào bản chất của không hai nguyên là biết 
được sự thật của con đường (đạo)... Dé hiểu răng: cuối 
cùng người ta không thể nắm được con đường dẫn ra 
khỏi đau khó và dé hiéu düng rằng. mọi thứ đều trồng 
rỗng của sự tồn tại cố hữu, là hiểu con đường của 
trung đạo. 


(Kinh hoàn thiện sáu sanh xưng và hiện tượng, Đại 
Chánh, tập 8, đoạn 261, tr. 913c23-914a01, do T.T.S 
và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.62 Nguyên lý duyên khởi (phát sinh phụ thuộc) 
và trung dao 


Đoạn này dựa trên ý tưởng rằng sự lý tương quan 
của mọi hiện tượng có nghĩa là chúng không tôn tại một 
cách vững chắc, không thay đổi, cơ bản, cũng không 
hoàn toàn không tôn tại - chúng tạo thành một dòng 
chảy phù du mà bản chát của chúng rất khó khái niệm 
hóa. 

Cách thực hành trung đạo dựa trên việc biết loại hiện 
hữu trung dao này và không dính mắc vào các sự vật 
như thê bản chát của chúng khác với điều này. 


Duyên khởi không phải là tồn tại (hữu) cũng không 
phải là không tồn tại (vô). Nó không phải thực và cũng 
không phải hư. Nhập vào trung đạo như vậy được cho 
là không dính mắc (chấp trước). 


(Kinh Đại hoa nghiêm, Đại Chánh, tập 10, đoạn 279, 
tr. 316c21- 22, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.63 Nguyên lý duyên khởi (phát sinh phụ thuộc) 
và trung dao II 


Đoạn này cho rằng bán chát có điều kiện (hữu vi), 








sâu xa (xem *Th.156ff, *M. 130 và 138) không thé được 
nhận thức bằng những khái niệm và tư duy thế tục hay 
tư duy quy ước, bởi vì nó là vô tướng, đồng nhát với 
Niết-bàn. 

Mặc dù vậy, thiết thực đề mô tả nó là tự tánh †rung 
đạo' siêu việt những cực đoan hoàn toàn phi hữu và 
thực hữu (cf.*Th.168 và *V.32). 

Các pháp tróng rỗng không có biên té, thé nhung 
phàm phu khóng liéu tri diéu này và luôn bám vào một 
trong hai quan điềm cực đoan vê bản chất của thực tại. 


Mọi pháp đều được nhiếp nhập trong duyên khởi; 
pháp được nhiếp nhập trong duyên khởi thì không 
hoặc giữa (trung) hoặc là bên (biên). Nếu pháp lìa 
ngôn thuyết, thế thì không có bất cứ pháp nào là khả 
đắc. 


Này Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyüha), ông nay 
hãy quán sát, pháp vô sở hữu, 360 pháp không có biên, 
đó được gọi là trung đạo. Chỉ bằng phương tiện mà nói 
rằng, có giác tuệ thọ trì các pháp, thế nhưng, người trì 
pháp cũng bát khả đắc. Do vì, bất khả đắc, không thé 
nhận thức, cho nên không có ngôn thuyết. 


Này Vô Biên Trang Nghiêm, các ông, những bậc trí 
giả, nên biết như vầy, tướng chân thật của tất cả pháp 
là không đến, không đi, không phân chia, không gián 
đoạn, không đồng nhất tánh, không dị biệt tánh, đến bờ 
kia cao nhất của hết thảy pháp. Không có bát cứ pháp 
nào mà không đến bờ kia. 

Đến bờ kia chính là Niết-bàn. Chân thật tướng của 
các pháp là Niết-bàn. Vì vậy, nên biết, là bất khả 
thuyết. Chỉ trừ thế tục mà nói là trung đạo. 

Trung đạo như vậy chính là con đường đưa tới Niết- 
bàn. Nhưng cũng không có Niết-bàn mà con đường ấy 
hướng đến. Nếu có Niết-bàn là định hướng mà con 
đường ấy dẫn đến, thế thì các pháp có đến có đi. Tự 
tánh của hết thảy pháp là bình đẳng. 





dependent nature of phenomena (see ”Th.156ff, 
*M.130 and 138) is so profound that it cannot be 
comprehended by means of concepts and conventional 
thought, as it is ineffable and identical to nirvana. 

It is useful to describe it, though, as having a ‘middle 
way' nature that is beyond the extremes of complete 
non-existence and solid, substantial existence (cf. 
*Th.168 and *V.32). 

Truly understood, phenomena lack any spatial 
location, but ordinary people do not understand this, 
and grasp at one of two extreme views about the 
nature of reality. 


All phenomena are included in dependent arising. 
Nothing which is included in dependent arising can be 
said to be either a middle or an extreme. If one leaves 
conventional expressions aside, one cannot get hold of 
anything, not even the least phenomenon. 


Anantavyüha, now you should contemplate the non- 


existence of phenomena, 999 the Dharma without 
extremes which is known as the middle way. As an 
expression of skill in means, it is said that there is 
awakened wisdom which maintains the Dharma, but 
one cannot get hold of anyone who maintains the 
Dharma. As there is nothing to get hold of, there is no 
conventional expression. 


Anantavyüha, you and all the wise should understand 
that the real essence of all phenomena is that they do 
not come, they do not go, they are indivisible, 
unceasing, not the same, not different, and ultimately 
arrive at the other shore of all phenomena. There is no 
phenomenon whatsoever that does not arrive on the 
other shore. 

The other shore is nirvana. The essence of all 
phenomena is undoubtedly nirvana. This is why they 
are said to be ineffable. It is only as a matter of 
convention that one can talk about the middle way. 

This middle way is the way that leads to nirvana. 
Nevertheless, there is no nirvana one can go to. If 
nirvana were something one could go to, then all 


557 





phu thuóc lán nhau của các hiện tượng (xem *Th.156ff, 
*M.130 và 138) sâu sắc đến mức không thé hiéu được 
nó bằng các khái niệm và tự tưởng thông thường, vì nó 
không thé hiéu được và gióng hệt với niét-bàn. 

Tuy nhiên, thật hữu ích khi mô tả nó như có một bản 
chát "trung đạo” vượt ra ngoài các cực biên của sự 
không tồn tại hoàn toàn (phi hữu) và sự tồn tại vững 
chắc, bên bỉ (thực hữu) (xem *Th. 168 và *V.32). 

Thực sự hiéu, hiện tượng không có bát ky vị trí không 
gian nào, nhưng người bình thường không hiễu điều 
này và bám vào một trong hai quan điềm cực đoan vé 
bản chất của thục lại. 


Tát cả mọi hiện tượng đều bao gồm trong duyên khởi 
(sự phát sinh phụ thuộc). Không có gì bao gồm trong 
sự phát sinh phụ thuộc có thể được nói là một trung 
đạo (ở giữa) hay một cực biên (ở một cực bên). Nếu 
bỏ các biểu thức thông thường sang một bên, không 
thể nắm bắt được bắt cứ điều gì, thậm chí không phải 
là hiện tượng nhỏ nhất. 


Này Anantavyuha, bây giờ, ông nên quán chiếu về 
sự không tồn tại của các hiện tượng 19, Pháp không có 
các cực biên được gọi là trung đạo. Như biểu hiện của 
kỹ năng trong phương tiện, người ta nói rằng có tuệ 
giác ngộ, tỉnh thức duy trì giáo pháp, nhưng không thé 
nám bát duoc người duy trì giáo pháp. Vì không có gì 
dé nắm bắt, không có biểu hiện thông thường. 


Này Anantavyuha, ông và tất cả những bậc trí giả 
nên hiểu rằng bản chất thực sự của mọi hiện tượng là 
chúng không đến, chúng không đi, chúng không thể 
phân chia, không ngừng, không gióng nhau, không 
khác biệt và cuói cùng đến bến bờ bên kia của tất cả. 
hiện tượng. Không có hiện tượng gì mà không đến bờ 
bên kia. 

Bờ bên kia là niết-bàn. Bản chất của mọi hiện tượng 
chắc chắn là niết-bàn. Đây là lý do vì sao chúng được 
cho là không hiệu quả. Nó chỉ là một vấn đề của quy 
ước mà người ta có thể nói về trung đạo. 

Con đường trung dung (trung đạo) này là con đường 
dẫn đến niết-bàn. Tuy nhiên, không có niết-bàn nào mà 
người ta có thể đi đến. Nếu niết-bàn là một cái gì đó 








Vì vậy Niết-bàn không phải là nơi được hướng đến. 
Này Vô Biên Trang Nghiêm, đó gọi là trung đạo. 


Thế nhưng, trung đạo đó cũng chính là phi trung đạo. 

Vì sao vậy? Vì trung đạo là không tăng, không giảm, 
không biên tế (không có cực đoan) và không chấp thủ. 
Nếu chư pháp là không biên tế, sao lại gọi là hữu biên? 
Các pháp là không có xứ sở, nên tự tánh của chúng là 
không biên tế. 

Chúng sanh phàm phu vì không thấy được điều này, 
cho nên nơi cái không tồn tại được chấp là nơi có biên 
tế. Do vì thấy có biên tế, nên không đạt được giải thoát, 
bởi vì trong chân thật thì không có xứ sở. 


Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông hãy quán sát Như 
Lai báng giác tuệ quyết định của phương tiện mới có 
thê nói vé trung đạo như váy. 


Ananta-mukha-pari$odhana-nirde$a, section 2 of the 
Mahà-  ratnaküta Sūtra, | Taisho  vol.11, text 
310,pp.29c15—30a04, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Bó-tát đạo cao hon Thanh Văn và Độc Giác 


vè Thanh Văn và Độc Giác, xin xem *Th 1.6 trong 
phân Thượng tọa bộ. 


M.64 Bồ-tát đạo tối tháng 


Đoạn trích thứ nhát kháng định rằng, Bồ-tát đạo là 
con đường tối thắng. Phật tử lý tưởng không chọn con 
dường nào tương đối ngắn hơn, của Thanh văn hay 
Độc Giác, mà vi dai bi, chon con đường rất dài nhắm 
thành tựu Phật quả, trải qua vô số kiếp lưu lại trong 
sinh tử luân hói dé cứu giúp chúng sinh, đông thời tu 
tập các công đức cán thiết dé thành Phật quả. 

Đoạn thứ hai giải thích rằng, những vị đạt tới địa thứ 





phenomena would be involved in coming or going. The 
nature of all phenomena is the same. 

This is why it is said that nirvana is not something 
one can go to. This, Anantavyüha, is what is called the 
middle way. 


This middle way, though, is not just the middle way. 

Why is this? It is because it neither increases nor 
decreases. lt involves no extremes, it involves no 
grasping. If something involves no extremes, why are 
there extremes? Phenomena have no location, and so 
by their nature have no extremes. 

Ordinary people do not see this, hold on to a view 
that there are extremes. Because of this view that there 
are extremes, they cannot attain liberation, because in 
reality nothing is located anywhere. 


It is only as an application of skil in means, 
Anantavyüha, that the Tathagata has resolved in his 
wisdom to teach the middle way. 


Ananta-mukha-pariSodhana-nirde$a, section 2 of the 
Mahaà-ratnaküta Sūtra,  Taisho  vol.11, text 310, 
pp.29c15-30a04, trans. T.T.S. and D.S. 


The path of the bodhisattva as superior to those 
of the disciple and the solitary-buddha 


For a discussion of these three paths in a Theravada 
context, see *Thl.6. 


M.64 The bodhisattva path as superior 


The first passage affirms that the bodhisattva path is 
the superior Buddhist path. The ideal Buddhist does not 
take either of the relatively short paths, the path to 
becoming an awakened disciple or a solitary-buddha, 
but compassionately takes the long path to perfectly 
awakened Buddhahood, remaining in the round of 
rebirths for innumerable lives to aid others, while 
developing the qualities needed for Buddhahood. 


558 





mà người ta có thé đi đến thì tất cả các hiện tượng sé 
liên quan đến việc đến hay đi. Bản chất của mọi sự vật 
hiện tượng đều giống nhau. 

Đây là lý do vì sao người ta nói rằng niết-bàn không 
phải là thứ mà người ta có thể đi đến. Này 
Anantavyuha, đây là cái được gọi là trung đạo. 


Tuy nhiên, con đường giữa này không chỉ là con 
đường trung dung. 

Vì sao vậy? Đó là bởi vì nó không tăng cũng không 
giảm. Nó không liên quan đến các cực biên, nó không 
liên quan đến việc nắm bắt. Nếu điều gì đó không liên 
quan đến các cực biên thì vì sao lại có các cực biên? 
Hiện tượng không có vị trí và do đó, về bản chất của 
chúng không có các cực biên. 

Người bình thường không nhìn ra điều này, có chấp 
cho răng có các cực biên. Bởi vì quan điểm này cho 
rằng có các cực biên, họ không thé dat được giải thoát, 
bởi vi trong thực tế không có gi nằm ở đâu cả. 


Này Anantavyuha (Vô Biên Trang Nghiệm), đó chỉ là 
một ứng dụng của kỹ năng trong phương tiện, nên Như 
Lai đã quyết tâm dạy con đường trung đạo bằng trí tuệ 
của Ngài. 


(Pháp hội vô biên trang nghiêm, mục 2 Kinh Đại bảo 
tích, Đại Chánh, tập 11, đoạn 310, tr. 29c15-30a04, do 
T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


CON ĐƯỜNG CỦA BÒ-TÁT CAO HƠN THANH 
VĂN VÀ PHẠT ĐỘC GIÁC 


Dé thảo luận về ba con đường này xin xem *Thl. 6. 
trong Thượng tọa bộ. 


M.64 Con đường Bồ-tát là tối tháng 


Đoạn đầu khẳng định rằng con đường Bồ-tát là con 
đường Phật giáo tối thắng. Người Phật tử lý tưởng 
không đi một trong hai con đường tương đối ngắn, con 
đường trở thành một Thanh Văn thức tỉnh hay vị Phật 
độc giác, mà vì từ bi di con đường dài đề đạt dén quá vi 
Phát Chánh dáng Chánh giác, ở lại trong vòng tái sinh 
luân hồi trong vô số kiếp để giúp đỡ người khác, đồng 
thời phát trién những phẩm chát cán thiết dé thành 








sáu trong mười địa của Bồ-tát và những ai dẫu chưa 
đạt tới chánh đăng chánh giác, thì vân cao hơn các 
thánh giả Thanh Văn (A-la-hán) và Độc giác. 


Này thiện nam tử, có ba Pháp, hạ, trung và thượng. 


Hạ, là Thanh Ván.361 Trung, là Độc Giác. Thượng, là 
Phật.... 


Này thiện nam tử, nếu Bó-tát đạt được pháp thuộc 
giải thoát phần, vị ấy không bao giờ tạo các nghiệp cầu 
sanh dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà thường phát 
nguyện sanh vào nơi đâu chỉ vì lợi lạc chúng sinh. 

Nếu như vị ấy biết chắc nghiệp của mình sẽ dẫn đến 
tái sinh về cõi trời, liền hồi chuyén nghiệp này cầu sanh 
trong loài người. Nghiệp, ở đây là bố thí, trì giới và tu 
định. 


Thanh văn nào tu đắc giải thoát phần, vị ấy sẽ không 
quá ba lân thọ thân (ba đời) thì đạt giải thoát hoàn 
toàn. Độc Giác cũng vậy. 


Bồ-tát ma-ha-tát mà đạt được giải thoát phần, tuy 
phải trải qua vô lượng thân, trung gian thường không 
thoái chuyên, vượt lên hét tháy Thanh Văn, Độc Giác. 


Thiện Sinh (Singalaka) bạch Thế Tôn, 'Chúng sinh 
làm sao phát tâm bồ-đề?' Phật dạy, 'Này thiện nam tử, 
do hai sự phát tâm bồ-đề... 

Một là, quán sát rằng, một người trú ở địa thứ sáu 
của Bồ-tát, dù có thé chuyén tâm nhưng vẫn vượt trên 
tất cả các Thanh Văn và Độc Giác. 





The second passage explains that those who have 
attained the sixth of the ten stages of the bodhisattva 
path, and who are not yet certain of attaining perfectly 
awakened Buddhahood, are still superior to (arhant) 
disciples and solitary-buddhas. 


Son of good family, there are three Dharmas, lower, 
intermediate, and higher. One who practises the lower 


Dharma is a disciple.380 One who practises the 
intermediate Dharma is a solitary-buddha. One who 
practises the higher Dharma is a Buddha. ... 


Son of good family, when a bodhisattva has reached 
the stage of liberation, he will never perform actions 
that will lead to rebirth in the (divine levels of the) realm 
of sensual desire, the realm of form, or the formless 
realm. He takes a vow to always be born wherever he 
can benefit living beings. 

If he knows with certainty that his actions will lead to 
rebirth amongst the gods, he will immediately transform 
these actions in order to be born as a human being. 
The actions referred to here are generosity, the 
observance of the precepts, and the practice of 
meditation. 


When a disciple has reached the stage of initial 
liberation, no more than three lives will pass before he 
realises complete liberation. The same applies to the 
solitary-buddha. 


A bodhisattva, a great being, who has reached the 
stage of initial liberation never regresses, even though 
innumerable lives will pass before he attains complete 
liberation. With his mind irreversibly set on awakening, 
he is superior to all disciples and solitary-buddhas. 


Singalaka asked the Buddha, ‘Blessed One, why do 
living beings train their minds in order to attain 
awakening?' The Buddha replied, 'Son of good family, 
there are two reasons why living beings train their 
minds in order to attain awakening. 

The first is that they reflect that although those who 


559 





Phát quá. 

Đoạn thứ hai giải thích rằng những người đã dat 
được bậc (địa) thứ sáu trong mười bậc (địa) của con 
đường Bồ-tát và những người chưa dat được Phật quả 
Chánh đẳng Chánh giác, vẫn vượt trội hơn các Thanh 
Văn (A-la-hán) và các Phật độc giác. 


Này thiện gia nam tử, có ba Pháp, hạ, trung và 
thượng. Người thực hành giáo pháp bậc hạ là vị Thanh 
Văn.20 Người thực hành giáo pháp bậc trung là vị Phật 
độc giác. Người thực hành giáo pháp bậc thượng là vị 
Phật Chánh đăng giác... 


Này thiện gia nam tử, khi Bồ-tát đã đạt đến giai đoạn 
giải thoát, vị ấy sẽ không bao giờ thực hiện các hành 
động (nghiệp) dẫn đến tái sinh trong (các cấp độ thiêng 
liêng của) cõi dục lạc, cõi sắc hay cõi vô sắc. Ngài phát 
nguyện luôn luôn sinh ra ở bát cứ noi nào Ngài có thé 
làm lợi ích cho chúng sinh. 

Nếu Ngài biết chắc chắn rằng hành động (nghiệp) 
của mình sẽ dẫn đến tái sinh về các cõi trời, Ngài sẽ 
ngay lập tức biến đổi những hành động (nghiệp) này 
dé được sinh ra làm một con người. Những hành động 
(nghiệp) được nói đến. Ở đây, là bố thí, giữ đạo đức 
(tuân thủ giới luật) và tu định (thực hành thiền định). 


Khi vị Thanh Văn đã đạt đến giai đoạn giải thoát ban 
đầu, vị ấy sẽ không quá ba kiếp trôi qua trước khi đạt 
được giải thoát hoàn toàn. Phật Độc giác cũng tương 
tự. 


Bồ-tát, một dáng vi dai, nguói dà dat dén giai doan 
giái thoát ban đầu,sẽ không bao giờ thối chuyên, dù vô 

số kiếp sẽ trôi qua trước khi vị ấy đạt được giải thoát 
hoàn toàn. Với tâm không thối chuyên của mình về sự 
giác ngộ, vị ấy vượt trội hơn tất cả các Thanh Văn và 
Phật độc giác. 


Singalaka (Thiện Sinh) hỏi đức Phật, “Đức Thế Tôn, 
vì sao chúng sinh rèn luyện tâm trí đê đạt được sự giác 
ngộ?” đức Phật trả lời: “Này thiện gia nam tử, có hai lý 
do khiên chúng sinh rèn luyện tâm trí đê đạt được giác 
ngộ. . 

Một là ho quán sát rằng mặc dù những người dà đạt 








Hai là, tinh tán cầu quả vô thượng. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1037b09-10, 14-21, and ch.2, p.1035b18-23, dich 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.65 Tué siéu viét cüa Chánh dáng giác 


Này thiện nam tử, Nhu Lai có trí nhận thức duyên 
khởi viên mãn. Thanh Văn và Bích-chi-phật tuy cũng có 
nhận thức bón Thánh Bé, thế nhưng trí duyên khởi 
không trọn vẹn, 

vì vậy không được gọi là Phát. ... Thanh Văn và 
Bích-chi-phật này tuy đã đoạn trừ phiền não, nhưng 
chưa đoạn tập khí của phiền não. Nhu Lai dà nhó sach 
gốc rễ tập khí của tất cả phiền não, do vậy gọi là Phật. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch. 5, 
p.1038b, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.66 Chi có chư Phát mới tán diệt vô minh và 
chứng nghiệm Niết-bàn toàn diện 


Trong đoạn này, Thắng Man phu nhân nêu pháp Đại 
thừa rằng chỉ vị Chánh đẳng chánh giác mới hoàn mãn 
các công việc chuyên hóa tinh thần. 


Bạch Thế Tôn, A-la-hán, Bích-chi-phật và Bồ-tát tối 
hậu thân bị che láp và trở ngại bởi vô minh trụ dia cho 
nên đối với pháp này pháp kia không biết, không thấy. 
Vì không biết và không thấy cho nên những gi cán 
đoạn trừ thi không được đoạn trừ, không duoc rốt ráo. 

Do không đoạn trừ nên nói là giải thoát với khuyết 
điểm còn tàn dư, không phải là giải thoát với sự dứt lìa 





have attained the wisdom of the sixth stage of the 
bodhisattva path might regress, they are still superior to 
all disciples and solitary-buddhas. 

The second is that they diligently seek the 
unsurpassed fruit of practice.’ 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1037b09—10, 14—21, and ch.2, p.1035b18-23, trans. 
T.T.S. and D.S. 


M.65 The superior 
awakened Buddha 


wisdom of a perfectly 


Son of good family, the Tathagata's understanding of 
all conditioning factors is perfect. Disciples and solitary- 
buddhas also acquire an understanding of all 
conditioning factors in relation to the Four Truths of the 
Noble Ones, but this understanding is incomplete. 

This is why they are not called perfectly awakened 
Buddhas Disciples and solitary-buddhas have 
eliminated the defilements but their habitual tendencies 
remain. The Tathagata has uprooted even the basis for 
the remaining habitual tendencies of the defilements. 
This is why he is called a perfectly awakened Buddha. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch. 5, 
p.1038b, trans. T.T.S. and D.S. 


M.66 Only Buddhas completely end spiritual 
ignorance and fully experience nirvana 


In this passage, Queen Śrīmālā gives the Mahãyãna 
teaching that only perfectly awakened Buddhas have 
completed the task of spiritual transformation. 


Blessed One, arhants,  solitary-buddhas and 
bodhisattvas who are in their final existence are 
submerged in latent ignorance. They do not know, and 
do not perceive various phenomena. If they do not 
know, and do not perceive what should be destroyed, 
they cannot ultimately destroy it. 

As these things are not destroyed, their liberation is 


560 





được trí tuệ ở bậc (dia) thứ sáu của con đường Bồ-tát 
có thể thoái lui, họ vẫn vượt trội hơn tất cả cácThanh 
Văn và Phật độc giác. 

Thứ hai là họ siêng năng (tinh tán) tìm kiếm quả vô 
thượng của sự tu tập.” 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 4, tr. 1037b09-10, 14-21, và chương. 2, tr. 
1035bl8-23, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.65 Trí tuệ siêu việt của vị Phật chánh đẳng giác 


Này thiện gia nam tử, sự hiéu biết của Như Lai về tất 
cả các yếu tố điều kiện (duyên khởi) là hoàn hảo. Các 
Thanh Văn và các Phật Độc giác cũng có được sự hiểu 
biết về tất cả các yếu tố điều kiện (duyên khởi) liên 
quan đến bốn chân lý thánh cao cả, nhưng sự hiéu biết 
này là chưa đầy đủ. 

Đây là lý do vì sao họ không được gọi là những vị 
Phật Chánh đẳng giác... Các Thanh Văn và các Phật 
Độc giác đã loại bỏ các phiền não nhưng khuynh 
hướng thói quen (tập khí) của ho vẫn còn. Nhu Lai đã 
nhỗ tận gốc rễ của các khuynh hướng thói quen còn lại 
của phiền não. Đây là lý do vì sao Ngài được gọi là vị 
Phật chánh đẳng giác. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 5, tr. 1038b, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.66 Chỉ có các Phật mới chấm dứt hoàn toàn vô 
minh tâm linh và hoàn toàn chứng nghiệm niét-bàn 


Trong đoạn này, Hoàng hậu Śrīmālā (Thắng-man) 
đưa ra giáo pháp Đại thừa rằng chỉ có những vị Phật 
giác ngộ tuyệt đối mới hoàn thành nhiệm vụ chuyên 
hóa tâm linh. 


Bạch đức Thế Tôn, các A-la-hán, các Phật Độc giác 
và các BÓ-tát, nhüng người mà đang ở trong thời kỳ 
tồn tại thân cuói cùng của ho đều đang chìm trong vô 
minh tiềm án. Họ không biết và không nhận thức được 
các hiện tượng khác nhau. Nếu họ không biết và không 
nhận thức được điều gì nên kết thúc thì cuối cùng họ 
không thể kết thúc nó. 








hết thảy khuyết điểm; gọi là thanh tịnh hữu dư chứ 
không phải là thanh tịnh tất cả; gọi là thành tựu công 
đức hữu dư chứ không phải là công đức tất cả. Vì 
thành tựu giải thoát hữu dư, thanh tịnh hữu dư, công 
đức hữu dư 

cho nên biết khổ hữu dư, đoạn tập hữu dư, chứng 
diệt hữu dư, tu đạo hữu dư. Đó gọi là đạt được một 
phần Niết-bàn. Đạt được một phần Niết-bàn, gọi là 
hướng Niết-bàn giới. 

Nếu biết hết thảy khổ, đoạn hết thảy tập, chứng hết 
thảy diệt, tu hết thảy đạo, đối với thế gian vô thường 
bại hoại, đối với thế gian vô thường bịnh hoạn mà 
chứng đắc thường trụ Niết-bàn; đối với thế gian không 
được che chở, không nương tựa mà che chở và làm 
nơi nương tựa. Vì sao? 

Vì pháp không có hơn kém mà chứng đắc Niết-bàn; 
vì trí tuệ bình đẳng mà chứng đắc Niết-bàn; vì giải 
thoát bình đẳng mà chứng đắc Niết-bàn; vì thanh tịnh 
bình đẳng mà chứng đắc Niết-bàn. Cho nên Niết-bàn 
chỉ có một vị, vị bình đẳng, gọi là vị giải thoát. 


Šimãlãdevi-sinhanãda Sūtra, Taishõ vol.12, text 
353, ch.5, p.220a25-b10; cf. Taisho vol. 11, text 310, 
p.675c08-18, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.67 BÓ-tát. hành hoat khóng mét mói trong luán 
hôi, nhưng vẫn không rời Niét-bàn 


Trong đoạn này, đức Phát nói với các Bô-tát đến từ 
những thế giới khác tường tận Bồ-tát hành không mỏi 
mệt trong thế giới hữu vi, quán sát các công đức vô vi, 
Niết-bàn, nhưng không cho phép mình rời xa thế giới 
luân hồi hữu vi. 

Đây là trạng thái mà đôi khi được goi là vô tru Niết- 
bàn’ (apratisthita-nirvana). 





said to be incomplete, with flaws remaining. It is not 
flawless liberation. Their purity is said to be incomplete, 
not all-encompassing. This is called the achievement of 
incomplete virtue, virtue which is not all-encompassing. 
l is the achievement of incomplete liberation, 
incomplete purity, incomplete virtue. 

If one partially understands what is painful, partially 
eliminates its origination, partially realizes its cessation, 
and partially practises the path, one is said to have 
partially attained nirvana. The partial attainment of 
nirvana is said to be oriented towards the realm of 
nirvana. 

If one fully understands what is painful, fully 
eliminates its origination, fully realizes its cessation, 
and fully practises the path, one is said to have attained 
eternal nirvana within the world — the impermanent 
decaying world, the impermanent, disease-ridden 
world. It offers support and protection to a world which 
(otherwise) has no support, and no protection. Why is 
this? 

It is because nirvana is attained because phenomena 
are neither superior nor inferior, because wisdom is the 
same for everyone, because liberation is the same for 
everyone, because purification is the same for 
everyone. This is why nirvana has one taste, the same 
taste for everyone, the taste of freedom. 


Šrimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taisho vol.12, text 
353, ch.5, p.220a25-b10; cf. Taisho vol. 11, text 310, p. 
675c08-18, trans. T.T.S. and D.S. 


M.67 The bodhisattva works tirelessly within 
samsāra while attuned to nirvana 


In this passage, in which the Buddha addresses 
bodhisattvas who have come from other worlds, he 
details how a bodhisattva should tirelessly work within 
the conditioned world to aid beings, contemplating the 
qualities of the unconditioned, nirvana, yet not allowing 
themselves to leave the conditioned world of rebirths. 

This is what is sometimes called 'nirvana which is not 


561 





Vì những thứ này không bi phá hủy, nén sự giải 
phóng của chúng được cho là chưa hoàn thiện, vẫn 
còn những sai sót. Đó không phải là sự giải thoát rốt 
ráo. Sự thanh tịnh của họ được cho là không trọn vẹn, 
không toàn diện. Đây được gọi là thành tựu của công 
đức không trọn vẹn, công đức hạnh không toàn diện. 
Đó là thành tựu giải thoát không trọn vẹn, thanh tịnh 
không trọn vẹn, đạo hạnh không trọn vẹn. 

Nếu hiểu được một phần khó là gì, một phần loại bó 
được nguồn gốc của khổ, một phần thực hiện được sự 
chấm dứt của khó và một phần thực hành con đường 
tu tập thì người đó được cho là đã một phần đạt được 
niết-bàn. Việc đạt được niết-bàn một phán được cho là 
hướng tới cảnh giới niết-bàn. 

Nếu người hoàn toàn hiểu được khổ là gì, hoàn toàn 
chám dứt nguồn gốc của khó, hoàn toàn thực hiện 
được sự chấm dứt của nó và thực hành đầy đủ con 
đường tu tập thì người đó được cho là đã đạt được 
niết-bàn vĩnh viễn trong thế giới - thế giới hư hoại vô 
thường, thế giới vô thường, đầy bệnh tật. Nó cung cấp 
hỗ trợ và bảo vệ cho một thế giới (nếu không) không có 
hỗ trợ và không được bảo vệ. Vì sao vậy? 

Sở dĩ đạt được niết-bàn là bởi vì các hiện tượng 
không cao siêu cũng không thấp kém, bởi vì trí tuệ là 
như nhau đối với mọi người, bởi vì giải thoát là như 
nhau đối với mọi người, bởi vì thanh lọc là như nhau 
đối với mọi người. Đây là lý do vì sao niết-bàn có một 
hương vị, hương vị giếng nhau cho tất cả mọi người, 
hương vị của tự do. 


(Kinh Thắng Man, Đại Chánh, tập 12, đoạn 353, 
chương 5, tr.220a25-b10; tham chiếu Đại Chánh, tập 
11, đoạn 310, tr. 675c08- 18, do T.T.S và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


M.67 Bó-tát hành dao khóng mét mói trong sinh 
tir, trong khi vàn khóng rói niét-bàn 


Trong đoạn này, khi đức Phát dé cập dén các BÓ-tát 
đã đến từ các thé giới khác, Ngài trình bày chi tiết cách 
Bồ-tát phải hành đạo không mệt mỏi trong thế giới hữu 
vi dé trợ giúp chúng sinh, quán sát các phẩm chát của 
niét-bàn vô vi, nhưng không cho phép mình rời khỏi thé 
giới hữu vi của những kiếp tái sinh. 


Đây là những gì đôi khi được gọi là “niết-bàn không 








Đức Thế Tôn nói, 'Này thiện gia nam tử, có môn giải 
thoát của Bồ-tát, gọi là “tận-vô tận”, các ông nên học 
tập trong đó. Đó là những gì? “Tận” được nói là hữu vi; 
“vô tận” là vô vi. 

Bồ-tát không đoạn tận hữu vi, nhưng cũng không trụ 
trong vô vi. 


Trong đây, không đoạn tận hữu vi không thối đại từ, 
không xả đại bi; không lãng quên tâm nhất thiết trí xác 
lập trên ý chí hướng thượng (tăng thượng ý lạc); không 
mệt mỏi trong các sự nghiệp thuần thục chúng sinh; 
không từ bỏ các nhiếp sự; 

xả bỏ thân mạng để nhiếp hộ chánh pháp; không 
thỏa mãn trong các thiện căn; an trụ thiện xả hồi 
hướng; cầu học pháp không giải đãi; 


không nắm tay giấu kín khi thuyết pháp; nhiệt thành 
chiêm bái, cúng dường các Như Lai; không sợ hãi 
quyết tâm thọ nhận sinh tử; thịnh không kiêu, suy 
không nản; không khinh thường những người không 
học; yêu thương người có học như yêu kính thầy; dẫn 
tiếp thọ như lý những ai nhuốm đầy phiền não; không 
đắm mình trong những vui thú viễn ly, 

không tầm cầu an lạc cho riêng mình mà chuyên tâm 
vì lợi ích cho người; xem tĩnh lự (dhyãna), đẳng trì 
(samädhi), dáng chí (samãpaff) như địa ngục A-tỳ 
(Avici); xem luân hồi như cung điện thượng uyên; 362 


xem những người hành khát như thiện tri thức; xem 
xả bỏ sở hữu riêng mình như sung mãn nhất thiết trí; 
xem người phạm giới nhu những người giải thoát 
mình; xem những ba-la-mật nhu cha-me; các pháp bồ- 
đề phần như những quyến thuộc; 





based on anything". 


The Blessed One said, 'Children of good family, there 
is a liberation for bodhisattvas which is called "The 
Destructible and the Indestructible". You should train 
yourselves in it. What does it consist of? “The 
Destructible" refers to what is conditioned, and “the 
Indestructible" refers to what is unconditioned. 

A bodhisattva should not destroy what is conditioned, 
nor base himself upon what is unconditioned. 


Not destroying what is conditioned means not 
wavering from great loving kindness; not giving up 
great compassion; not losing hold of the mind of 
omniscience which is based upon firm resolve; not 
growing weary of bringing living beings to maturity; not 
abandoning the methods for bringing people together; 

giving up one's body and one's life to protect the 
Dharma; never being satisfied with the extent of one's 
wholesome roots; basing oneself on the dedication of 
one's wholesome actions to awakening; not being lazy 
in one's striving for the Dharma; 


not being tight-lipped when teaching the Dharma; 
being greatly enthusiastic about seeing and 
worshipping the Tathagatas; fearlessly choosing to be 
reborn; not being elated by success or bowed by 
failure; not looking down on those who are not learned; 
having the kind of affection for the learned that a pupil 
has for his teachers; bringing those who are filled with 
the defilements towards profound understanding; not 
becoming absorbed by the pleasures of solitude; 

not pursuing one's own happiness, but becoming 
absorbed by the pursuit of others' happiness; seeing 
meditative absorption, meditative concentration, and 
meditative attainments as being like the Avici Hell; 
seeing samsara as being like a palace surrounded by 


gardens; 361 


seeing beggars as being like spiritual friends; seeing 
the abandonment of everything one owns as being like 
the attainment of omniscience; seeing immoral people 
as being like rescuers; seeing the perfections as being 
like one's mother and father; seeing the practices which 


562 





dựa trên bát cứ điều gi." 


Đức Thế Tôn nói: “Này thiện gia nam tử, có một sự 
giải thoát cho các Bồ-tát gọi là "Bát thối chuyển và Bát 
hoại.” Các ông nên rèn luyện bản thân trong đó. Đó 
bao gồm những gì? “Tận” đề cập đến hữu vi và “Vô 
tận” đề cập đến vô vi. 

Bồ-tát không nên kết thúc hữu vi, cũng không trụ 
trong vô vi. 


Không kết thúc hữu vi có nghĩa là không thối đại từ; 
không từ bó tâm dai bi; không đánh mát toàn trí (nhất 
thiết trí) dựa trên quyết tâm kiên định; không mệt mỏi 
trong việc đưa chúng sinh đến sự trưởng thành; không 
từ bỏ các phương pháp gắn kết mọi người với nhau; 

xả thân một mình dé bảo vệ Chánh pháp; không bao 
giờ hài Jong với mức độ của thiện căn; dựa trên sự 
cống hiến của một hành động lành mạnh để giác ngộ; 
không lười biếng trong việc phán đấu cho Đạo Pháp; 


Không giấu kín khi giảng Phật pháp; rất nhiệt tình khi 
nhiệt thành chiêm bái, cúng dường các Nhu Lai 
(Tathàgata); không sợ hãi khi lựa chọn tái sinh luân 
hồi; không phán khởi trước thành công hoặc cúi đầu 
trước thất bại; không coi thường những người không 
được học hành; có yêu thương người có học như học 
trò yêu kính thầy dạy của mình; đưa những người 
chứa đầy phiền não tiến tới sự hiểu biết sâu sắc; 
không bị háp dẫn bởi những thú vui của sự cô độc; 

không theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, chuyên 
tâm vì hạnh phúc của người khác; thấy sự hấp thụ 
thiền định (tính tự), sự tập trung thiền định (đẳng trì) và 
các thành tựu thiền định (đẳng chí) giống như Địa ngục 
A-tỳ (Avici); thấy luân hồi giống như một cung điện có 


vườn thượng uyễn bao quanh.?1 


Coi người án xin (hành khát) như những người ban 
thiện tri thức (thiện tri thức); thấy sự từ bỏ mọi thứ mà 
người ta sở hữu giống như sự đạt được toàn trí (nhất 
thiết trí); xem những người vô đạo đức giống như 
những người cứu hộ; xem sự hoàn hảo như cha mẹ; 








tích tập tư lương tất cả thiện căn mà không thấy đủ; 
thành tựu quốc độ của mình có những công đức của 
quốc độ hết thảy chư Phật; thiết đại thí hội mở rộng (vô 
già đại thí hội) dé thành tựu các tưởng và tùy hình hảo; 

không tạo tác tất cả ác hành để trang nghiêm thân, 
ngữ, ý; lưu chuyển sinh tử trong vô số kiếp dé thanh 
tịnh thân, ngữ, thanh tịnh tâm ý; với tâm dũng mãnh 
không giải đãi lắng nghe vô lượng công đức của chư 
Phát; cầm gươm trí đánh bại các kẻ thù phiền não; 


biến tri uán, xứ giới dé nâng gánh nặng của hết thảy 
chúng sanh; nhiệt hành tinh tán dé hàng phục các đội 
quân Ma; lìa kiêu mạn để cầu cầu các pháp, thiểu dục 
tri túc dé nhiếp hộ chánh pháp, cần cầu trí tuệ; không 
vướng mắc hết thảy các pháp thế gian để thương yêu 
tất cả thế gian; tùy thuận thế gian mà không hoại oai 
nghỉ; phát khởi thần thông để thị hiện hết thảy sự 
nghiệp; 


trí tuệ ức niệm tổng tri969 để thọ trì tất cả những gi 
duoc nghe; biết các cán cao tháp để đoạn trừ nghi 
hoặc của hết thảy chúng sanh; chứng đắc vô ngại biện, 

biện tài không chướng ngại, để thuyết giảng các 
pháp, gia trì không ngưng trệ; thanh tịnh mười thiện 
nghiệp để thọ hưởng vinh quang thiên giới và loài 
người; phát khởi bốn vô lượng36# 


an lập Phạm đạo; tán thán, tùy hỷ, thỉnh thuyết pháp 
để sở đắc âm thanh Phật; không bị vướng mắc hết 
thảy pháp, tu ba nghiệp thù thắng, để có được oai nghỉ 





help one to attain awakening as being like one's 
attendants; 

never ceasing to accumulate wholesome roots, 
creating a Buddha-field which possesses the good 
qualities of all Buddha-fields; being unrestricted in 
making offerings for the purpose of attaining the bodily 
marks and secondary characteristics of a Buddha; 

adorning one's body, speech, and mind by not 
engaging in any evil acts; purifying one's body, speech, 
and mind by wandering through samsära for countless 
eons; avoiding despondency by listening attentively to 
the good qualities of the Buddha with an attitude of 
mental heroism; defeating the defilements, which are 
one's enemies, by taking up the sword of wisdom; 


taking up the burden of all living beings by 
understanding the categories of existence, the 
elements, and the sense-bases; attacking Mara's 
armies with flaming vigour; seeking the Dharma in 
order to free oneself from pride; being satisfied with 
little in order to get hold of the Dharma and to seek 
knowledge; not getting involved with worldly things in 
order to please worldly people; not disrupting one's 
spiritual practice in order to conform to the world; 
cultivating the higher knowledges in order to be able to 
see all actions; 


developing knowledge, mindfulness, and dhaàranis 


362 in order to be able to remember everything one 
has heard; understanding the faculties of others in 
order to remove the uncertainties of all living beings; 
basing oneself upon non-attachment in order to teach 
the Dharma; 

developing the faculty of clear expression in order to 
give clear expression to non-attachment; experiencing 
good fortune as a human being or a god by purifying 
one's practice of the ten wholesome kinds of action; 
attaining the state of a brahmà-god by cultivating the 
four limitless qualities; ,363 

asking the Buddhas to teach the Dharma, praising 
them, rejoicing in them, and making offerings to them in 
order to hear them speak; attaining restraint of body, 


563 





thấy những thực hành giúp người đạt được sự tỉnh 
thức giống như những người hầu cận của một người; 

không ngừng tích lũy những thiện căn, tạo nên một 
cõi Phật sở hữu những phẩm chất tốt đẹp của tất cả 
các cõi Phật; không bị giới hạn trong việc cúng dường 
với mục đích dat được các tướng trên thân thé và các 
đặc điểm phụ của vị Phật; 

tô điểm cho thân, khẩu và ý của người bằng cách 
không tham gia vào bất kỳ hành vi xấu xa nào; thanh 
lọc thân, khẩu và ý của người bằng cách lang thang 
trong sinh tử trong vô số kiếp; tránh thất vọng bằng 
cách chăm chú lắng nghe những phẩm chất tốt đẹp 
của đức Phật với một thái độ tinh thần dũng mãnh; 
đánh bại các phiền não, vốn là kẻ thù bằng cách cầm 
thanh gươm trí tuệ; 


Gánh vác gánh nặng của tất cả chúng sinh bằng 
cách hiểu các phạm trù của sự tồn tại, các yếu tố và 
các giác quan; tán công đội quân ma vương (Mãra) với 
sức mạnh rực lửa; tim kiếm giáo pháp để giải thoát bản 
thân khỏi sự kiêu ngạo; biết đủ để nắm giữ giáo pháp 
và tìm kiếm kiến thức; không dính dáng đến những 
việc thế gian dé làm vui lòng người thế gian; không làm 
gián đoạn việc tu tập tâm linh của người dé phù hợp 
với thế giới; trau dồi những kiến thức cao hơn để có 
thé nhìn thấy mọi hành động; 


Phát triển kiến thức, chánh niệm và tổng trì (đà-la-ni, 
dharanis)22 dé có thé nhớ tất cả những gi đã nghe; 
hiểu được khả năng của những người khác để loại bỏ 
những bát ổn của tất cả chúng sinh; dựa vào sự không 
chấp dính của bản thân để giảng dạy giáo pháp; 

phát triển các giác quan rõ ràng để thể hiện rõ ràng 
với sự không chấp trước; trải nghiệm may mắn như 
một con người hoặc một trời bằng cách thanh lọc thực 
hành mười loại thiện nghiệp của một người; đạt được 
trạng thái của vị trời Phạm thiên (Brahmà) bằng cách tu 
luyện bốn phẩm chát vô lượng; 23 


Thỉnh cầu các Phật giảng dạy giáo pháp, tán thán 
các Ngài, hoan hy và cúng dường các Ngài dé nghe ho 
nói; đạt được sự kiêm chê của thân, khâu và ý và trở 








cử chỉ của chư Phật; tập hợp Bồ-tát Tăng để khuyến 
hóa Đại thừa; không phóng dật dé không làm tiêu mát 
hết thảy công đức. 

Này thiện gia nam tử, có thắng giải trong các pháp 
này như vậy Bó-tát không đoạn tận hữu vi. 


Thé nào là không trụ vô vi? Bồ-tát tu Không tánh, 365 
mà không chứng Không tánh; tu Vô tướng mà không 
chứng Vô tướng; 

tu Vô nguyện mà không chứng Vô nguyện;368 tu vô 
tác hành mà không chứng vô tác hành; quán vô 
thường mà không nhàm chán thiện căn; quán khổ 
nhưng cố ý thọ sanh tử; 


quán vô ngã nhưng không xả tự thân; quán tịch tĩnh 
nhưng không phát khởi cứu cánh tịch tĩnh; quán viễn 
ly, nhưng thân tâm sách tán; quán không chấp tàng mà 
không bỏ tích chứa các pháp bạch tịnh; quán vô chấp 
nhưng mang gánh nặng và chấp thọ của các chúng 
sanh; 

quán vô lậu nhưng thường xuyên lưu chuyển sanh 
tử; quán vô hành nhưng du hành để thuần thục chúng 
sanh; quán vô ngã nhưng không xả dai bi đối với 
chúng sanh; quán vô sanh, nhưng không rơi và trong 
chánh vị của Thanh vàn;367 

quán cái này là rỗng không nhưng phước không rỗng 
không; cái này là vô dụng, nhưng trí không vô dụng; cái 
này là không chắc thật, nhưng thành mãn tư duy; cái 
này là không chủ té, nhưng nhiệm mạng tự nhiên trí; 
cái này là không sở y nhưng tinh cần liễu giải tự nhiên 
trí, an trụ chủng tánh Phật. 





speech and mind, and becoming absorbed in all 
Dharma-teachings in order to realise the spiritual 
practice of a Buddha; assembling the bodhisattva 
Sangha in order to spread the Mahāyāna; and being 
vigilant so that one does not lose any good quality. 

This, children of good family, is how a bodhisattva 
who is devoted to the Dharma does not destroy what is 
conditioned. 


What, then, does it mean to not base oneself upon 
what is unconditioned? A bodhisattva thoroughly 


familiarises himself with emptiness, 964 but does not 
realise emptiness. He thoroughly familiarises himself 
with freedom from characteristics, but does not realise 
freedom from characteristics. 

He thoroughly familiarises himself with freedom from 


aspirations, 269 but does not realise freedom from 
aspirations. He thoroughly familiarises himself with 
non-accomplishment, but does not realise non- 
accomplishment. He examines impermanence, but is 
not content with his wholesome roots. He examines 
what is painful, but chooses to be reborn. 


He examines the non-existence of an essential self, 
but he does not give himself over to destruction. He 
examines peace, but does not cultivate absolute peace. 
He examines solitude, but makes effort with his body 
and his mind. He examines the state of having no 
foundation, but does not abandon the foundation of 
good qualities. He examines freedom from grasping, 
but takes on the burden of living beings. 

He examines freedom from intoxicating inclinations, 
but follows the course of samsara. He examines non- 
action, but acts in order to bring living beings to 
maturity. He examines the absence of an essential self, 
but does not waver in his great compassion for living 
beings. He examines freedom from birth, but does not 


fall prey to the limitations of a disciple. 396 

He examines hollowness, triviality, insubstantiality, 
ownerlessness, and homelessness, but his beneficial 
karma is not hollow, his knowledge is not trivial, his 
discrimination is perfect, he is initiated into self-arisen 
knowledge and skilled in self-arisen knowledge, he 
makes his meaning clear, and he bases himself on the 

564 





nên thám nhuàn tất cả các giáo pháp dé dat được sự 
thực hành tám linh của vi Phát; tập hợp Tăng đoàn Bò- 
tát dé truyền bá Đại thừa; và cảnh giác dé không bị mát 
bát kỳ phẩm chát tốt (công đức) nào. 

Này thiện gia nam từ, đây là cách Bó-tát tận tụy với 
Phật pháp không kết thúc hữu vi. 


Vậy thì, không dựa vào vô vi có nghĩa là gi? Bồ-tát 
hoàn toàn thông thạo với tính khóng,24 nhưng không 
chứng tính không. Ngài hoàn toàn thông thạo với sự 
giải thoát khỏi các tướng, nhưng không chứng vô 
tướng. 

Ngài hoàn toàn thông thạo với sự giải thoát khỏi các 
nguyện vọng,25 nhưng không chứng vô nguyện. Ngài 
hoàn toàn thông thạo việc phi thành tựu, nhưng không 
chứng phi thành tựu. Ngài quán sát sự vô thường, 
nhưng không nhàm chán với thiện căn của mình. Ngài 
quán sát khổ, nhưng lại chọn tái sinh lại. 


Ngài quán sát sự không tồn tại của cái ngã, nhưng 
Ngài không tự xả bỏ thân. Ngài quán sự an nhiên, 
nhưng không nuôi dưỡng an nhiên tuyệt đối. Ngài quán 
sự viễn ly, cô độc, nhưng thân tâm đều tinh tấn. Ngài 
quán sát tình trạng không có nền tảng, nhưng không từ 
bỏ nền tảng của những phẩm chát tốt. Ngài quán sự 
giải thoát khỏi chấp thủ, nhưng mang gánh nặng của 
chúng sinh. 

Ngài quán sát sự giải thoát khỏi các khuynh hướng 
mê mò (hữu lậu), nhưng lại tuân theo tiến trình của 
luân hồi. Ngài quán sự vô hành (không hành động), 
nhưng lại hành động để đưa chúng sinh trưởng thành. 
Ngài quán sự phi ngã, nhưng không dao động trong 
lòng từ bi vĩ đại của mình đối với chúng sinh. Ngài 
quán sự vô sinh, nhưng không sa vào những giới hạn 
của bậc Thanh Ván.26 

Ngài quán sát sự rỗng không, tầm thường, vô vi, vô 
chủ và vô gia cư, nhưng nghiệp lợi của Ngài không 
rỗng không, kiến thức không tầm thường, sự phân biệt 
của Ngài là hoàn hảo, Ngài phát khởi kiến thức tự sinh 
và tinh thông kiến thức tự hiện, Ngài khiến cho ý nghĩa 








Như vậy, này các thiện nam tử, thắng giải các pháp 
như vậy, Bô-tát không trụ vô vi, không tận hữu vi. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.10, sections 16—18, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Thầy day Dao 


M.68 Chuyén hóa bản thân- Thiện tri thức 


Đoạn này Bồ-tát cánh giác cân tránh những việc ác 
mang lại khó trong tương lai. 


Phật bảo Diêm-la thiên tử (Yama)968 rằng, ‘Chúng 
sinh trong châu nam Diêm phù này tánh tình ương 
ngạnh ngoan cố, khó huấn luyện, khó khuất phục. Vị 
Đại Bồ-tát ấy trải qua trăm ngàn kiếp cứu vớt chúng 
sanh như vậy sớm được giải thoát. 

Những kẻ phạm nhiều tội ác ấy, cho đến đọa vào ba 
nẻo khổ, Bằ-tát bằng lực phương tiện cứu thoát ra khỏi 
căn bản nghiệp duyên, khiến cho tỏ ngộ sự việc đang 
làm trong đời trước. 


Chỉ vì chúng sinh trong cõi này, đã kết tập ác nghiệp 
sâu dày, đã thoát ra rôi lại đọa vào, khiến cho Bồ-tát 
phải lao nhọc trải qua vô số kiếp mới cứu chúng ra 
khỏi. 


Như những người lạc mát quê nhà, nhằm vào đường 
hiểm; trong đường hiểm ấy có rất nhiều dạ-xoa 


(Yaksa),369 COD, sói, sư tỬ, trăn, rắn độc, bò cạp. Kẻ bị 
lâm đường lạc vào đường hiém thi chỉ thoáng chóc sẽ 
gặp phải độc hại. 





lineage of the Buddha. 


This, children of good family, is how a Bodhisattva 
who is devoted to the Dharma does not base himself 
on what is unconditioned, and yet does not destroy 
what is conditioned. 

Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.10, sections 16-18, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


The need for a spiritual teacher 


M.68 The need to change one's ways, and how a 
good guide can help in this 


This passage has a bodhisattva warning people of 
the need to avoid evil ways that will bring them future 
suffering. 


The Buddha said to Lord Yama,967 ‘Living beings in 
this world are erratic. It is in their nature to be 
headstrong and stubborn. They are difficult to train, 
difficult to lead. The great bodhisattva spends hundreds 
of thousands of eons saving them from suffering, 
leading them quickly to liberation. 

For living beings who have acted in an unwholesome 
way, and even fallen into great evil, the bodhisattva 
employs the power of his skill in means to rescue them 
from their basic karmic circumstances and lead them to 
an understanding of their previous existences. 


Because living beings in this world are tied down by 
the weight of their own evil habits, they cycle in and out 
of states of hardship. The bodhisattva therefore labours 
for countless long eons, working to release beings such 
as these. 


They are like people who have lost their way home, 
and accidentally take a dangerous road. On that 
dangerous road, there are many yaksas, 968 as well as 
tigers, wolves, lions, snakes, vipers, and scorpions. 
These lost travellers will soon come to harm on that 


565 





của Ngài rõ ràng Ngài an trụ trong dòng truyền thừa 
của đức Phật. 


Này, thiện gia nam tử, đó là cách BÓ-tát tận tụy với 
giáo pháp không an trụ vô vi và cũng không phá hủy 
hữu vi. 


(Kinh Duy Ma Cật, chương 10, mục 16-18, do D.S. 
dịch tiếng Anh). 


NHU CÀU CÀN MỘT ĐẠO SƯ TÂM LINH 


M.68 Sự cần thiết phải thay đổi (chuyên hóa) bản 
thân và cách vị thiện tri thức có thể giúp trong việc 
này 


Đoạn có Bồ-tát cảnh báo mọi người vé sự cán thiết 
phải tránh những việc xâu ác sẽ mang lại cho họ đau 
khô trong tương lai. 


Đức Phật nói với Diêm Vương (Yama),?/ “Chúng 
sinh trên thế giới này rất thất thường. Bản chất của họ 
là ương ngạnh, ngoan cố. Khó đào tạo, khó hướng 
dẫn. Vị đại Bồ-tát ấy trải qua hàng trăm ngàn kiếp để 
cứu họ khỏi đau khổ, đưa họ nhanh chóng đến bờ giải 
thoát. 

Đối với những chúng sinh đã pham nhiều tội ác ấy và 
thậm chí đã rơi vào tội ác đọa khổ, Bồ-tát sử dụng lực 
phương tiện của Ngài để giải cứu họ khỏi hoàn cảnh 
nghiệp chướng cơ bản và dẫn họ đến sự tỏ ngọ về 
những kiếp trước của họ. 


Bởi vì chúng sinh trong thế giới này bị trói buộc bởi 
những thói quen xấu xa của chính họ, họ đã thoát ra rồi 
lại doa vào các cảnh giới khó. Do đó, Bồ-tát phải nhọc 
nhán trải qua trong vô số kiếp, mới cứu thoát được 
những chúng sinh như thế này. 


Họ giống như những người lạc đường về nhà, vô 
tình đi vào con đường nguy hiém. Trên con đường 
nguy hiểm đó, có rất nhiều quỷ dạ-xoa (yaksa), 28 cũng 
như hỗ, sói, sư tử, rắn, rắn độc và bọ cạp. Những du 
khách lạc lối này sẽ sớm gặp hiểm nạn trên con đường 








Báy giờ, có một người quen biết nhiều pháp thuật, 
rành câm chú trị độc, cho đến dạ-xoa, ác thú các thứ; 
chợt thấy kẻ lạc đường sắp sửa đi vào đường hiểm, 
liền nói rằng,“Ôi, này ban, chuyện gì mà đi vào đường 
hiểm? Ban có thuật lạ gì dé ngăn được các thứ độc 
hại?” 


Người lạc đường bỗng nghe nói vậy, mới biết đây là 
đường hiém, tức thì bước lui, muốn ra khỏi đường này. 
Người quen tốt bụng kia bèn nắm tay dẫn ra khỏi 
đường hiểm, tránh các thứ độc hại, đi đến đường chính 
khiến cho được an lành; 

rồi bảo: “Này ông bạn lạc đường, từ nay về sau, chớ 
đi lếi đó nữa. Con đường này mà đã lạc vào thật khó 
thoát ra, mà lại mát mạng.” 


Kẻ lạc đường, giờ rất cảm động. Khi từ biệt, người 
quen kia lại bảo: 'Nếu có gặp người quen biết hoặc 
người đi đường, bất luận nam hay nữ, bất kỳ người đi 
đường nào khác, nam hay nữ, hãy báo cho biết, con 
đường này có nhiều hiểm độc, khiến cho tan thây mắt 
mạng đấy. Chớ để mọi người tự tìm cái chết.” 

Cũng vậy, Địa Tạng (Kstigarbha) Bồ-tát với tâm đại 
từ bi, cứu vớt chúng sinh tội khổ, khiến cho họ được 
sinh vào giữa chư thiên, loài người, thọ hưởng khoái 
lạc. 


Các chúng sanh tội khó ấy biết rõ khổ do các nghiệp 
đạo, đã được giải thoát xuất ly vĩnh viễn sẽ không bao 
giờ lặp lại, 

như kẻ lạc đường kia đi lầm vào đường hiểm, may 
gặp thiện tri thức, dẫn dắt ra khỏi, rói khi gặp người 
khác, sẽ khuyên không nên đi vào lối ấy, bảo răng, "Do 
bởi lầm đường, nhưng nay được thoát khỏi rôi, tuyệt 
không vào đấy nữa. 

Nếu lại lạc vào lần nữa, do bởi còn mê lầm, quên mắt 
đường hiểm mà trước đã lạc vào, có nguy co mát 
mạng. 





dangerous road. 
Then they meet a spiritual friend who is able to 
explain things skilfully, and who knows how to avoid 


danger, yaksas, poisonous creatures and so forth. 
When he encounters the lost travelers on the 
dangerous road, he says to them, "Greetings, 


gentlemen. Why are you travelling on this road? What 
range of skills do you possess which allow you to avoid 
all of its dangers?" 


When they hear his words, they suddenly realise that 
they are travelling on a dangerous road, and they turn 
back in order to escape from it. Their spiritual friend 
has them join hands, and leads them away from the 
dangerous road with its perils and poisonous creatures, 
and onto a safe road. 

When they are calm and contented, he says to them, 
"Lost travellers, do not take that road again in the 
future. Once you are on it, it is hard to find a way out. It 
can cost you your lives." 


The travellers who had been lost were very moved. 
When they were about to depart, the spiritual friend 
says to them, "If you see any other travellers, men or 
women, whether you know them or not, tell them that 
this road is filled with dangers, which may cost them 
their lives. Do not let them go to their deaths." 

In the same way, the bodhisattva Ksitigarbha, out of 
great compassion, rescues living beings who are 
suffering because of their unwholesome actions. He 
causes them to be born amongst the gods, where they 
experience great happiness. 


All of these living beings who have acted in an 
unwholesome way in the past understand the suffering 
that such actions bring, and once they have escaped 
them, they will never endure them again. 

Just like the lost travellers who accidentally took a 
dangerous road, and who encountered a spiritual friend 
who led them to safety, they will never take that road 
again. If they encounter others, they will advise them 
not to take that road, saying, "We took that road 
ourselves by accident, but now that we have escaped 
from it, we will never take it again. 


566 





hiém dó. 

Sau đó, họ gặp người ban thiện tri thức, người đó có 
thể giải thích mọi thứ một cách khéo léo và người biết 
cách tránh nguy hiểm, quỷ dạ-xoa, ác thú, v.v... Khi 
gặp những du khách lạc bước vào con đường nguy 
hiểm, anh ta nói với họ, “Xin chào Các. Tại sao Các lại 
đi trên con đường này? Các có sở hữu những kỹ năng 
nào cho phép Các tránh được tất cả những nguy hiểm 
trên con đường này không?” 


Khi họ nghe những lời của anh ta, họ chợt nhận ra 
rằng họ đang di trên một con đường nguy hiểm và họ 
quay lại để thoát khỏi nó. Người bạn thiện tri thức đã 
năm tay giúp họ, dẫn họ ra khỏi con đường nguy hiểm 
với những hiểm nguy và ác thú và bước lên con đường 
an toàn. 

Khi ho bình tinh và hài lòng, anh ta nói với họ, 
“Những ông lạc đường, sau này đừng di con đường đó 
nữa. Một khi quý vị đã lạc vào đó thì rất khó thoát ra. 
Nó có thể khiến Các phải trả giá bằng mạng sống của 
mình.” 


Những người bị lạc đường đã rất xúc động. Khi họ 
chuẩn bị khởi hành, người bạn thiện tri thức nói với họ, 
“Nếu Các thấy bát kỳ người nào khác, dù Các có biết 
họ hay không, hãy nói với họ rằng con đường này đầy 
rẫy những nguy hiểm, có thể phải trả giá bằng mạng 
sống của họ. Đừng để họ tự tìm đến cái chết.” 

Tương tự như vậy, Bồ-tát Địa Tạng Vương 
(Ksitigarbha), với tâm đại bi, cứu vớt chúng sinh tội khó 
bởi những hành động bắt thiện của họ. Ngài khiến họ 
được sinh ra giữa cõi các thiên, nơi họ được trải 
nghiệm an vui khoái lạc tuyệt vời. 


Tát cả những chúng sinh này đã từng hành động bát 
thiện trong quá khứ đều hiểu những dau khó mà những 
hành động đó mang lại và một khi họ đã thoát khỏi 
chúng, họ sẽ không bao giờ chịu đựng chúng nữa. 

Giống như những người lữ hành lạc lối vô tình đi trên 
con đường hiểm trở, gặp phải người bạn thiện tri thức 
đã dẫn dắt họ đến nơi an toàn, họ sẽ không bao giờ đi 
con đường đó nữa. Nếu họ gặp phải người khác, họ sẽ 
khuyên họ không nên đi con đường đó, nói rằng: 
“Chính chúng tôi đã tình cờ đi con đường đó, nhưng 
bây giờ, chúng tôi đã thoát khỏi nó, chúng tôi sẽ không 








Như rơi vào các nẻo dữ, Bồ-tát Địa Tạng, bằng lực 
phương tiện, cứu thoát khiến được sinh vào giữa chư 
thiên, loài người. Nếu lại đọa vào đó nữa, bị nghiệp trói 
buộc nặng nè, ở trong địa ngục lâu dài, khó mong ngày 
thoát khói.' 


Ksitigarbha Bodhisattva Purva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.8, pp.784c28-785a27, dịch 
Anh D.S. 


M.69 Lợi lạc khi có bạn có trí và đức 


Những đoạn dưới đây trích từ kinh Hoa nghiêm, thuật 
chuyện Thiện Tài (Sudhana), câu học với thiện tri thức 
thuộc các lĩnh vực khác nhau. 


[3. Văn-thù-sư-lợi nói:] Lúc bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi sau khi nói lên những kệ tụng như vậy rồi, bảo 
Thiện Tài (Sudhana): Lành thay, thiện nam tử, nguoi 
đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu 
Bồ-tát hành. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào 
phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, điều này 
rất khó có. Đã phát tâm rồi, lại cầu học Bồ-tát hành, lại 
khó gấp bội. 

Thiện nam tử, nếu muốn cầu nhất thiết trí, phát quyết 
định tầm cầu thiện trí thức chân thật. Thiện nam tử, 
cầu thiện tri thức, chớ sanh giải đãi, chớ sanh nhàm 
chán, phải nên tùy thuận những điều thiện tri thức giáo, 
không tìm lỗi trong phương tiện thiện xảo của thiện tri 
thức 


J5. Hải Vân (Sãramegha) nói]: Báy giờ, Thiện Tài 
đông tử đã được thiện tri thức khuyên giáo, tùy thuận 
thiện tri thức giáo giới, ghi nhớ những lời của thiện tri 





If we were to find ourselves travelling on that road 
again by accident, we would not recognise it as the 
same dangerous road on which we had travelled 
before, and we might lose our lives." Falling into 
harmful states of existence is like this. 


Through the power of his skil in means, the 
bodhisattva Ksitigarbha rescues living beings and 
causes them to be born amongst the gods. If they were 
to turn around and, tied down by the weight of their 
previous actions, end up in the hells, they might never 
be able to escape.' 


Ksitigarbha Bodhisattva | Pürva-pranidhana Sūtra, 
Taishõ vol.13, text 412, ch.8, pp.784c28-785a27, 
trans. D.S. 


M.69 The benefit of having wise and virtuous 
friends 


These passages are from a lext on the spiritual 
pilgrimage of Sudhana, who goes to fifty three spiritual 
friends — people and beings of many different types — 
for spiritual guidance. 


[3. Mafijuári teaches:] At that time, when the 
bodhisattva Mafiju$ri had uttered those verses, he said 
to Sudhana, 'Son of good family, if you want to attain 
omniscience, you should resolve to look for spiritual 
friends. 

Son of good family, you should never tire of looking 
for spiritual friends. You should never get bored of 
serving spiritual friends. You should do what your 
spiritual friends advise you to do. You should never find 
fault with you spiritual friends' application of skill in 
means. ... 


[5. Saramegha teaches] Now, the young man 
Sudhana, who had been inspired by his spiritual 
friends, who had followed his spiritual friends' advice, 


567 





bao giờ đi con đường đó nữa. 

Nếu chúng tôi vô tình thấy mình đang đi trên con 
đường đó một lần nữa, chúng tôi sẽ không nhận ra đó 
là con đường nguy hiểm mà chúng tôi đã đi trước đó 
và chúng tôi có thé mát mạng.” Rơi vào những trang 
thái tồn tại có hại là như thế này. 


Bằng lực phương tiện, Bồ-tát Địa Tạng Vương 
(Ksitigarbha) giải cứu chúng sinh và khiến chúng được 
sinh ra giữa cõi trời. Nếu họ quay đầu lại và bị trói buộc 
bởi nghiệp lực trước đây của họ, phải ở trong địa ngục, 
họ có thé sẽ không bao giờ thoát ra được.” 


(Kinh Địa Tang bó-tát công đức bón nguyện, Đại 
Chánh, tập 13, đoạn 412, chương 8, tr. 784c28- 
785a27, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.69 Lợi ích của việc có những người bạn có trí, 
có đức 


Những đoạn này là từ một văn bản về cuộc hành 
hương tâm linh của Sudhana (Thiện Tài), người đã đến 
gặp năm mươi ba người bạn thiện tri thúc - con người 
và chúng sinh thuộc nhiều loai khác nhau - dé được 
hướng dẫn tu tập tâm linh. 


[3. Mañjusrï (Văn-thù-sư-lợi) dạy:] Khi ấy, khi Bồ-tát 
MañjuérT (Văn-thù-sư-lợi) thốt ra những câu kệ tung 
như vậy rồi, ngài nói với Sudhana (Thiện Tài): “Này 
thiện gia nam tử, nếu ngươi muốn đạt được sự toàn trí 
(nhất thiết trí), ngươi nên quyết tâm tìm kiếm những 
người bạn thiện tri thức. 

Này thiện gia nam tử, ngươi đừng bao giờ mệt mỏi 
khi tìm kiếm những người bạn thiện tri thức. Ngươi sẽ 
không bao giờ cảm thấy chán khi phục vụ những người 
bạn thiện tri thức. Người nên làm những gì mà những 
người bạn thiện tri thức khuyên ngươi nên làm. Ngươi 
đừng bao gió tim thấy lỗi với những người bạn thiện tri 
thức của mình...” 


[5. Saramegha (Hải Vân) dạy:] Giờ đây, chàng trai trẻ 
Sudhana (Thiện Tài), người đã được truyện cảm hứng 
từ những người bạn thiện tri thức của mình, người đã 








thức, trân trọng thiện tri thức, “Nhờ thiện trị thức mà tôi 
được phước đức có thể gặp Phật. 

Nhờ thiện tri thức mà tôi được nghe pháp. Thiện tri 
thức là vị Thầy tôn kính của tôi, vì thiện trị thức chỉ 
đường ta thâm nhập Phật. 

Thiện tri thức là đôi mắt trong sáng của tôi, vì nhờ 
thiện tri thức mà tôi có thể thấy được chư Phật đầy 
khắp hư không. Thiện tri thức là giai đạo dẫn ta đi đến 
ao sen của chư Như Lai.” 


Gandgavyüha Sūtra, Taisho vol.10, text 279, p.334a1- 
9, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M. 70 Thiện tri thức của Bô-tát: Phát, dai Bó-tát và 
các ba-la-mật 


Báy giờ Thế Tôn lại nói với Tu-bồ-đề, 'Tu-bồ-đề, Bồ- 
tát ma-ha-tát, người mà phát khởi tâm kiên cố để đắc 
Chánh đẳng chánh giác, trước tiên cần phải phụng sự, 
tôn trọng và kính ngưỡng các thiện tri thức. 


Tu-bó-dé nói, ‘Thé Tôn, những ai là thiện tri thức của 
Bồ-tát?' 


Thế Tôn bảo Tu-bồ-đề, ‘Này Tu-bồ-đề, chư Phật Thé 
Tôn, chư Bồ-tát ma-ha-tát, những vị đã thiện xảo trong 
Bồ-tát đạo, giáo giới và khuyến tấn trong các ba-la-mật, 
và là người diễn giải trí tuệ ba-la-mật — Này Tu-bồ-đề, 
những vị ấy đều là thiện tri thức của Bồ-tát ma-ha-tát. 
Này Tu-bồ-đề, trí tuệ ba- la-mật là thiện tri thức của Bò- 
tát ma-ha-tát. 

Thật thé, Tu-bồ- đề, tất cả sáu ba-la-mật30 đều là 
thiện tri thức của Bồ-tát ma-ha-tát. Sáu ba-la-mật này 





who bore his spiritual friends' words in mind, who 
cherishing his spiritual friends deeply, reflected, 
"Thanks to my spiritual friends | have been so blessed 
as to be able to see the Buddhas. 

Thanks to my spiritual friends, | have been so 
blessed as to be able to hear the teachings. My 
spiritual friends are my respected teachers, because 
they have shown me the way to the Dharma of the 
Buddhas. 

My spiritual friends are my clear eyes, because 
thanks to them | have been able to see Buddhas filling 
the whole of space. My spiritual friends are truly the 
landing from which | can proceed to the lotus pond of 
Tathàgatas.' 


Gandavyüha Sūtra, Taishõ vol.10, text 279, p.334a1- 
9, trans. T.T.S. and D.S. 


M.70 The bodhisativa's spiritual friends: the 
Buddha, advanced bodhisattvas, and the 
perfections 


The Blessed One then addressed the Venerable 
Subhüti once more, saying, 'A bodhisattva, Subhüti, a 
great being who has set out with the firm intention to 
attain unsurpassed perfect awakening should from the 
very outset serve, honour, and worship his spiritual 
friends.’ 


Subhüti said, ‘Blessed One, who are these spiritual 
friends of a bodhisattva ...?' 


The Blessed One then said to the Venerable Subhüti, 
"The Buddhas, Subhüti, the Blessed Ones, and those 
bodhisattvas, those great beings, who are skilled in the 
path of the bodhisattva, who instruct and advise him in 
the perfections, and who teach and explain the 
perfection of wisdom to him — these, Subhüti, are the 
spiritual friends of a bodhisattva, a great being. The 
perfection of wisdom itself, Subhüti, is the spiritual 
friend of a bodhisattva, a great being. 


568 





nghe theo lời khuyên của những người ban thiện tri 
thức của mình, người luôn ghi nhớ những người bạn 
thiện tri thức của mình,” người luôn trân trọng những 
người bạn thiện tri thức của mình, đã phản ánh: “Cảm 
ơn những người bạn thiện tri thức của tôi, tôi đã rất 
may mắn khi có thể nhìn thấy các Phật. 

Nhờ những người bạn thiện tri thức của tôi, tôi đã có 
phước đức có thể nghe thuyết giảng pháp. Những 
người bạn thiện tri thức của tôi là những người thầy 
đáng kính của tôi, vì họ đã chỉ cho tôi con đường đến 
với Chánh pháp của các Phậi. 

Những người bạn thiện tri thức của tôi là đôi mắt 
trong sáng của tôi, bởi vì nhờ họ mà tôi có thể nhìn 
thấy các Phật tràn ngập khắp không gian. Những 
người bạn thiện tri thức của tôi thực sự là bến đỗ mà 
từ đó tôi có thé tiến đến ao sen của các dáng Nhu Lai 
(Tathagata)." 


(Kinh Hoa nghiém, Dai Chánh, tập 10, đoạn 279, tr. 
334a1-9, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.70 Những người bạn thiện tri thức của BÓ-tát: 
Đức Phật, những vi dai Bó-tát và các ba-la-mật 
(toàn hảo) 


Sau đó, đức Thế Tôn nói với Trưởng lão Subhüti (Tu- 
bồ-đề) một lần nữa, rằng: “Này Subhũti, Bồ-tát, một 
đắng vĩ đại đã phát khởi tâm kiên cố để đạt được sự 
giác ngộ hoàn hảo vô thượng nên ngay từ đầu đã 
phụng sự, tôn kính và kính ngưỡng tất cả những người 
bạn thiện tri thức của mình.” 


Subhüti nói, “Đức Thế Tôn, những ai là người bạn 
thiện tri thức của Bô-tát a?" 


Sau đó, đức Thế Tôn nói với Trưởng lão Subhũii: 
“Subhũti, các Phật Thế Tôn và các Bồ-tát, những đắng 
vĩ đại đó, những người thông thao con đường của Bò- 
tát, những người đã chỉ dẫn và khuyên nhủ Ngài trong 
các toàn hảo (ba-la-mật) và những người chỉ dạy và 
giải thích về sự hoàn hảo của trí tuệ (tuệ ba-la-mật) 
cho vị vấy - những người này, Subhüti, là những người 
bạn thiện tri thức của Bồ-tát, một đắng vĩ đại. Bản thân 
sự toàn hảo của trí tuệ, Subhüti, là người bạn thiện tri 
thức của Bồ-tát, một đắng vĩ đại. 








. thánh đạo của Bồ-tát... quán 
kiến của Bó-tát... ngọn đuốc của Bồ-tát... ánh sáng 
của vị ấy... nơi che chở của Bằ-tát... nơi quy y của Bò- 
tát... sở y của Bồ-tát... cứu hộ của Bồ-tát... hòn đảo 
của Bồ-tát... mẹ của Bồ-tát... cha của Bồ-tát. Sáu ba- 
la-mật này đưa Bó-tát đến trí, đến tuệ, đến vô thượng 
bó-dé. 


là đạo sư của Bồ-tát.. 


Astasáhasrika Prajfiaparamita Sütra,ch.22, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Tu tập bồ-đề tâm (bodhi-citta) 


Trong Đại thừa, phát khởi bó-dé tám, tám huóng tói 
chüng dác giác ngó (bodhi) cüa Phát chánh dáng giác, 
được xem như là một sự kiện tiềm năng và uyên áo, có 
thé chuyên hóa một người và tiếp sinh lực cho những 
hành động từ bi và mang họ đến gần Phật quả (xem 
thêm *V.33-9). 

Trong nghĩa sâu ii^ tâm bó-dé cüng chính là giác 
tâm: tâm bô-đề ‘chân dé’, thay vi tyc đế. 


M.71 Những lý do dé tu tập tám bó-dé 


[Bồ-tát Phổ Hiền (Samantabhadra) bảo Bồ-tát Phổ 
Tuệ (Samantamati) và hội chúng Bồ-tát rằng:] 'Này chư 
Phật tử, Bồ-tát ma-ha-tát có mười nhân duyên phát 
tâm bồ-đề. Những gì là mười? 

Vì dé giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh; 

dé trừ diệt tất cả khói khó cho chúng sinh; 

để ban an bình cho tất cả chúng sinh; 

dé dứt sự ngu si của tất cả chúng sinh; 

dé dẫn dắt chúng sinh đến Phật trí; 


dé phụng sự và kính lễ tất cả chư Phật; 

để tùy thuận Như Lai giáo khiến Phật hoan hỷ; 

dé thấy sắc thân tướng hảo của chư Phật; 

dé thâm nhập trí tuệ rộng lớn của tất cả chư Phát; 
dé hiển hiện lực vô úy của Phật." 





Indeed, Subhüti, all six of the perfections 269 are the 
spiritual friends of a bodhisattva, a great being. The six 
perfections are his teacher ... his path ... his vision ... 
his torch ... his light ... his protection ... his refuge ... 
his place of rest ... his sanctuary ... his island ... his 
mother ... his father. The six perfections lead him to 
knowledge, to understanding, to unsurpassed, perfect 
awakening. 


Astasáhasrika Prajfiaparamita Sūtra, ch.22, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


Developing the awakening-mind (bodhi-citta) 


In the Mahayana, the arising of the awakening-mind, 
the mind set on attaining the awakening (bodhi) of a 
perfect Buddha, is seen as a potent and profound 
event, which transforms a person and energises the 
compassionate actions that bring them closer to 
Buddhahood (see also *V.33—9.). 

In a deeper sense, the awakening-mind is also the 
awakened mind itself: 'ultimate', rather than ‘relative’ 
awakening-mind. 


M.71 Reasons to develop the awakening-mind 


The bodhisattva | Samantabhadra addressed 
Samantamati and the assembly of bodhisattvas: 
‘Children of the Buddha, there are ten reasons that 
bodhisattvas, great beings, develop the awakening- 
mind. What are they? They are: 

to teach, guide, and train all living beings; 

to rid all living beings of their bundle of suffering; 

to bring the bliss of tranquillity to all living beings; 

to rid all living beings of their delusion; 

to lead all living beings to the understanding of a 
Buddha; 


to serve and worship all the Buddhas; 

to following the Buddha’s teaching so as to please 
the Buddha; 

to see the wonderful bodily marks of all Buddhas; 

to penetrate the all-embracing wisdom of all the 


569 





Thật vậy, Subhūti, cả sáu toàn hảo (sáu ba-la- mật)29 
đều là những người bạn tinh thần của Bồ-tát, một đắng 
vĩ đại. Sáu toàn hảo (sáu ba-la-mật) là vị thầy của vị 
ấy, là con đường, tầm nhìn, ngọn đuốc, ánh sáng, sự 
hộ trì, nơi nương tựa, nơi an trụ,... thánh địa... hòn 
đảo... là mẹ... là cha của vị ấy. Sáu hoàn hảo dẫn lối vị 
ấy đến với kiến thức (trí), sự hiểu biết (tuệ), đến sự 
giác ngộ vô thượng toàn hảo (vô thượng bó-dé). 


(Kinh Bát thiên tụng bát-nhã ba-la-mát đa, chương 
22, do D.S. dịch tiêng Anh). 


PHÁT TRIÉN TÂM GIÁC NGỘ (TÂM BÒ-ĐÈ, 
BODHI-CITTA) 


Trong Đại thừa, sự phát khởi tâm giác ngộ (tâm bô- 
đề), tâm hướng đến mục tiêu đạt được sự giác ngộ 
(bodhi) của vị Phật chánh đẳng giác, được xem như là 
một sự kiện mạnh mẽ và sâu sắc, chuyền hóa người và 
thúc đây các hành động từ bi đưa họ đến gần Phát quả 
hơn (xem thêm "V. 33-9). 

Theo nghĩa sâu xa hơn, tâm giác ngộ cũng chính là 
tâm trí thức tỉnh: “tối thượng,” chứ không phải là tâm 
giác ngộ “tương đối.” 


M.71 Những lý do dé phát triển tâm giác ngộ 


Bó-tát Phó Hiền (Samantabhadra) nói với Bồ-tát Phó 
Tuệ (Samantamati) và hội chúng Bồ-tát: “Này các Phật 
tử, có mười lý do mà các Bồ-tát, những dáng vi dai, 
phát triển tâm giác ngộ. Đó là những lý do gi? Đó là: 

dạy dỗ (giáo hóa), hướng dẫn và đào tạo tất cả 
chúng sinh; 

dé trừ diệt tất các các gánh khổ cho chúng sinh; 

để mang lại niềm an lạc hạnh phúc cho tất cả chúng 
sinh; 

để loại bỏ tất cả sự ngu si mê của chúng sinh; 

dé dẫn dắt tất cả chúng sinh đến sự hiểu biết của vị 
Phật (Phật trí); 


dé phụng sự và kính lễ tất cả các Phật; 

làm theo lời dạy của đức Phật khiên đức Phật hoan 
hỷ; 

để thấy sắc thân tướng hảo của tất cả các Phật; 








Avatamsaka Sūtra, Taishõ vol.10, text 279, p.282b6- 
15, dich Anh T.T.S. and D.S. & T.N.K.N. 


Bó-tát Pháp Tué (Dharmamati) nói vói Thién dé 
(Indra): ‘Này Phát tử, khi chư Bồ-tát so phát bó-dé 
tâm,... 

không chỉ giáo hóa chừng ấy chúng sanh khiến tu 
năm giới và mười thiện nghiệp đạo, chỉ dạy an trú bốn 
thiền, bốn vô lượng tâm, và bốn định vô sắc, 

chỉ dạy chứng đắc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc Giác. Không chỉ vì chứng ấy mà phát bồ-đề 
tâm. 


Bồ-tát phát bồ-đề tâm vì dé chủng tánh của Như Lai 
không đoạn tuyệt, vì dé sung mãn khắp tất cả thế giới, 
vi dé độ thoát hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, 
vì dé biết rõ thành hoại của tất cả thế giới, 

vì dé biết rõ cấu nhiễm và thanh tịnh của chúng sinh 
trong tất cả thế giới, vì dé biết rõ tự tánh thanh tịnh của 
tất cả thé giới, vi dé biết rõ sở thích, phiền não, tập khí 
của tất cả chúng sinh, 

vi dé biết rõ sự chết đây sinh kia của tất cà chúng 
sinh, vì để biết rõ căn tánh phương tiện của tất cả 
chúng sinh, vì để trí biết rõ tâm hành của tất cả chúng 
sinh, vì dé trí biết rõ trí tuệ nhận thức ba đời của tất cả 
chúng sinh, vì dé biết rõ cảnh giới bình đẳng của tất cà 
Phật mà phát tâm vô thượng bó-dé. 


Avatamsaka Sūtra, Taisho vol.10, text 279, p. 89b1— 
19, dich Anh T.T.S. and D.S. 





Buddhas; 
and to manifest the powers and the self-confidence of 
a Buddha.’ 


Avatamsaka Sūtra, Taishõ vol.10, text 279, p.282b6— 
15, trans. T.T.S. and D.S. 


The bodhisattva Dharmamati said to Indra: 'Son of 
the Buddha, when bodhisattvas first set their minds on 
awakening, ... they do not only do so in order to train all 
living beings, 

guiding them in the observance of the five precepts 
and the path of ten wholesome kinds of action, 
teaching them to dwell in the four meditative 
absorptions, the four limitless qualities, and the four 
formless meditative states, 

instructing them in how to obtain the fruits of the 
stream-enterer, the once- returner, the non-returner, 
the arhant, and the solitary-buddha, and in how to set 
their minds on awakening. 


They also do so in order to sustain the unbroken 
lineage of the Tathagata, to embrace all worlds, to 
liberate all living beings, to gain a thorough 
understanding of the evolution and dissolution of all 
worlds, 

to gain a thorough understanding of the purity and 
impurity of all living beings in all worlds, to gain a 
thorough understanding of the essential purity of all 
worlds, to gain an understanding of the mental 
pleasures, the defilements, and the habitual tendencies 
of all living beings, 

to understand how all living beings die and are 
reborn, to understand the means and the capabilities of 
all living beings, to understand the mental activity of all 
living beings, to perceive all living beings in the three 
times, to understand that all the realms of the Buddhas 
are the same. It is in order to do all this that they set 
their minds on unsurpassed perfect awakening.’ 


Avatamsaka Sütra, Taisho vol.10, text 279, p. 89b1— 
19, trans. T.T.S. and D.S. 


570 





dé thấu suốt trí tué bao trùm rộng lớn của tất cả các 
Phật; 

và dé thé hiện quyền năng và sự tự tin (lực vô úy) 
của vị Phật.” 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh, tập 10, đoạn 279, tr. 
282b6-15, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


Bó-tát Pháp Tuệ (Dharmamati) nói với Thiên đế 
(Indra): “Này các Phật tử, khi các Bồ-tát sơ phát tâm 
giác ngộ (tâm bồ-đề),... họ không chỉ làm như vậy để 
giáo hóa tất cả chúng sinh, 

hướng dẫn họ tuân thủ năm giới và các con đường 
của mười loại thiện nghiệp, dạy họ an trụ trong bốn 
thiền định, bốn phẩm chất vô lượng tâm và bốn trạng 
thái thiền định vô sắc, 

hướng dẫn họ cách đạt được những thành quả Dự 
lưu (người nhập dòng thánh), Nhất lai (người chỉ quay 
lại một lần nữa), Bất hoàn (người không quay lại nữa), 
A-la-hán, Phật Độc giác và cách thức phát tâm giác 
ngộ. 


Các ấy cũng làm như vậy dé duy trì dòng truyền thừa 
không gián đoạn của Như Lai (Tathägata), bao trùm tất 
cả thế giới, độ thoát tất cả chúng sinh, hiu biết thấu 
đáo về sự tiến hóa (thành) và tan rã (hoại) của mọi thế 
giới, 

hiểu biết thấu đáo về sự thanh tịnh và bát tịnh (cấu 
nhiễm) của tất cả chúng sinh trong tất cả các thế giới, 
dé có được sự hiểu biết thấu đáo về sự thanh tịnh thiết 
yếu của tất cả các thế giới, hiểu biết về những hỷ lạc 
tinh thần, những phiền não và khuynh hướng thói quen 
(tập khí) của tất cả chúng sinh, 

để hiểu sự chết và tái sinh của chúng sinh ra sao, 
hiểu biết phương tiện và khả năng của tất cả chúng 
sinh, hiểu hoạt động tinh thần (tâm hành) của tất cả 
chúng sinh, nhận thức tất cả chúng sinh trong ba thời, 
hiểu rằng tất cả cảnh giới của các Phật đều như nhau. 
Dé làm được tất cả những điều này, họ phải đặt tâm trí 
vào sự giác ngộ toàn hảo vô thượng.” 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh, tập 10, đoạn 279, tr. 
89b1-19, do T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 








M.72 Hỗ trợ phát tâm bô-đề 


Này thiện nam tử, có năm điều khiến một người phát 
tâm bồ- đề. Thứ nhất là gần gũi thiện tri thức. Thứ hai 
là đoạn trừ sân hận. Thứ ba là vâng lời chỉ dạy của 
những người thầy. Thứ tư là tu tập tâm bi. Thứ năm là 
tu tập tinh tán. 


Lại có năm điều khiến một người phát tâm bó-dà. 
Thứ nhất là không thấy lỗi của kẻ khác. Thứ hai là tuy 
thấy lỗi của kẻ khác, nhưng không thoái chí. Thứ ba là 
tâm không kiêu mạn khi làm các thiện pháp. Thứ tư là 
không đố ky với những thiện nghiệp của người khác. 
Thứ năm là xem mỗi chúng sanh như con mót. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.2, 
p.1035c08-13, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.73 Nhân duyên BÓ-tát phát khởi tám bi 


Này thiện nam tử, người trí thấy rõ tất cả chúng sanh 
bị đắm chìm trong biển khổ sanh tử. Vì điều này, vị ấy 
phát khởi tâm bi đối với họ.... 

Dù vị ấy thấy chúng sanh tuy có nhiều oán độc 
nhưng vẫn đối với họ như là người thân. Vì điều này, vị 
ấy phát khởi tâm bi đối với họ. 

Vị áy thấy chúng sanh đi lệch chánh dao, vì không có 
người chi dán. Vì điều này, vị ấy phát khói tâm bi đối 
với họ. 


Vị Ấy thấy chúng sanh ngụp lặn trong vũng bùn ngũ 
dục, nhưng vân buông lung và không thé thoát ra. Vì 
điều này, vị ấy phát khởi tâm bi đối với họ. 

Vị ấy thấy chúng sanh thường bị ràng buộc bởi tài 
vật, vợ con, không thể xa lìa. Vì điều này, vị ấy phát 
khởi tâm bi đối với họ.. 

Vi ấy. thấy chúng sanh vui thích trong sanh hữu, dù 
mình vân bị khổ đau bởi những phiền não nhiễm ô. Vì 
điều này, vị ấy phát khởi tâm bi đối với họ.. 

Vị ấy thấy chúng sanh khao khát hạnh phúc mà 





M.72 Aids for arousing the awakening-mind 


Children of good family, there are five things that lead 
one to set one's mind on awakening. The first is close 
companionship with spiritual friends. The second is the 
elimination of hate in the mind. The third is following the 
instructions of one's teachers. The fourth is the 
development of compassion in the mind. The fifth is 
practising diligently and with vigour. 


There are five more things that lead one to set one's 
mind on awakening. The first is not seeing the faults of 
others. The second is not becoming discouraged even 
when one sees such faults. The third is not becoming 
arrogant when one does good deeds. The fourth is not 
becoming jealous of others when they do good deeds. 
The fifth is regarding each living being as being like 
one's only child. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.2, 
p.1035c08-13, trans. T.T.S. and D.S. 


M.73 Reasons for a bodhisativa's compassion 


Son of good family, a sage has a profound vision of 
all living beings sinking in samsara's great ocean of 
suffering and vows to rescue them. Because of this, he 
develops compassion for them. ... 

Although he sees that living beings are full of 
resentment and hatred, he treats them like family. 
Because of this, he develops compassion for them. 

He sees that living beings go astray from the right 
path, as they don't have a guide. Because of this, he 
develops compassion for them. 


He sees that living beings have sunk down into the 
mud of the five kinds of sensual desire, that they 
indulge in them and are unable to escape. Because of 
this, he develops compassion for them. 

He sees that living beings are trapped by their 
property, their spouses, and their children, and are 
unable to give them up. Because of this, he develops 
compassion for them. ... 

He sees that living beings delight in being reborn in 


571 





M.72 Hỗ trợ phát tâm giác ngộ (tâm bó-dé) 


Này thiện gia nam tử, có năm điều khiến người phát 
tâm giác ngộ. Đầu tiên là sự đồng hành thân thiết với 
những người bạn thiện tri thức. Thứ hai là chám dứt sự 
sân hận trong tâm trí. Thứ ba là làm theo hướng dẫn 
của vị thầy. Thứ tư là phát triển tu tập tâm từ bi. Thứ 
năm là tu tập tinh tấn. 


Có năm điều nữa khiến người phát tâm giác ngộ. 
Đầu tiên là không nhìn thấy lỗi của người khác. Điều 
thứ hai là không nản lòng ngay cả khi người nhìn thấy 
những lỗi như vậy. Thứ ba là không trở nên kiêu ngạo 
khi làm việc tốt. Thứ tư là không ghen tị với người khác 
khi họ làm việc tốt. Thứ năm xem mỗi chúng sinh là 
một đứa con một. 


(Kinh giới cư sĩ, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 2, tr. 1035c08-13, do T.T.S và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.73 Những lý Bồ-tát phát khởi tâm bi 


Này thiện gia nam tử, một nhà hiền triết có tầm nhìn 
sâu rộng về tất cả chúng sinh đang chìm trong đại 
duong đau khó của luân hồi và thé nguyện sẽ giải cứu 
họ. Vì điều này, vị ấy phát triển tâm từ bi đối với họ... 

Mặc dù nhìn thấy chúng sinh đầy oán hận và thù 
hận, nhưng vị ấy đối xử với họ như người thân. Vì điều 
này, vị ấy phát triển tâm từ bi đối với họ. 

Vị ấy thấy rằng chúng sinh đang đi lạc khỏi con 
đường đúng đắn (chính đạo), vì họ không có người 
hướng dán. Vì điều này, vị ấy phát triển tâm từ bi đối 
với họ. 


Vị áy thấy rằng chúng sinh đã chìm xuống vũng bùn 
của năm loại dục vọng, họ mê đắm chúng và không thé 
thoát ra. Vì điều này, vi ấy phát triển tâm từ bi đối với 
họ. 

Vị ấy thầy rằng chúng sinh đang bị ràng buộc mắc 
kẹt bởi tài sản, vợ / chồng và con cái của họ và không 
thể thoát ra. Bởi vì điều này, vị ấy phát triển tâm từ bi 
đối với họ... 








không tạo được nhân hạnh phúc cho mình, và dù họ 
không muôn đau khó mà vân tao nhân đau khô cho 
mình...Vì điêu này, vị ây phát khởi tâm bi đôi với họ. 


Upäsaka-šïia Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.3, p. 
1036a11—26, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.74 Bi nguyện của Bồ-tát 


Duy-ma-cật (Vimalakirti) đáp, ‘Này thiện nam tử, Bò- 
tát thành tựu tám pháp được an lành chết từ thế giới 
Sa-bà này sanh vào quốc độ của Phật. Tám pháp này 
là gi? Bồ-tát nên nghĩ như vầy: 

“Ta hãy làm lợi ích chúng sinh mà không cầu báo 
đáp. 

Ta hãy chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não, và hồi 
hướng thiện cán971 đã làm cho chúng sinh. 

Ta không được có tâm sân hại đối với bát kỳ chúng 
sanh nào. 

Ta nên yêu quý tất cả Bồ-tát như học trò đối với thầy. 


Ta không nên trái nghịch với bất kỳ pháp nào, dù 
trước đây đã nghe hay chưa. 

Ta không ganh tị với những sở đắc thành tựu của 
người khác, mà quán chiếu tâm tăng thượng mạn với 
những sở đắc của chính mình. 

Ta phải tự xét lỗi mình, không nêu lỗi của người. 

Ta phải vui không phóng dật, cầu thành tựu mọi công 


đức... :: 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.9, section 18, dich Anh 
from Sanskrit by D.S.& T.N.K.N. 





the realm of existence, although they are afflicted by all 


the defilements. Because of this, he develops 
compassion for them. ... 
He sees that although living beings long for 


happiness, they do not create the causes of happiness 
for themselves, and although they do not like suffering, 
they create the causes of suffering for themselves. ... 
Because of this, he develops compassion for them. 


Upäsaka-$ïia Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.3, p. 
1036a11—26, trans. T.T.S. and D.S. 


M.74 A bodhisattva's compassionate aspirations 


Vimalakirti said, 'Children of good family, there are 
eight qualities which a bodhisattva should possess in 
order to go safely and without obstruction from this 
world-system called Earth to a completely pure 
Buddha-field at death. What are these eight qualities? 
He should think, 

^| should help all living beings, and not seek any 
pleasure from them. 

| should thus strive to take on the suffering of all living 


beings, and give them my wholesome roots. 9/0 

| must not bear ill-will towards any living being. 

| must regard all bodhisattvas with the affection a 
student has for his teacher. 


| must not oppose any Dharma-teachings, whether or 
not | have heard them before. 

| must not be jealous of others' achievements, but 
contemplate my mind deeply with no desire to achieve 
anything myself. 

| must examine my own shortcomings, and not point 
out others' faults. 

| must delight in vigilance and resolve to cultivate all 
possible good qualities." ...' 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.9, section 18, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


572 





Vi áy tháy ráng chüng sinh vui thích viéc tái sinh 
trong cõi hiện hữu, mặc dù họ bị khó đau bởi moi phiền 
não. Vì điều này, vị ấy phát trión tâm từ bi đối với họ... 

Ông thấy rằng mặc dù chúng sinh khao khát hạnh 
phúc, họ không tạo được nhân hạnh phúc cho mình và 
dù họ không thích đau khổ, nhưng họ lại tạo ra nhân 
đau khổ cho chính mình... Vì điều này, vị ấy phát triển 
tâm từ bi đối với họ. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh, tập 24, đoạn 1488, 
chương 3, tr. 1036a11-26, do T.T.S và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.74 Nguyện vọng từ bi (bi nguyện) của Bó-tát 


Vimalakirti (Duy-ma-cật) nói, “Này thiện gia nam tử, 
có tám phẩm chát mà Bồ-tát cần có, dé đi an toàn và 
không bị cản trở từ hệ thế giới có tên là Trái đất này 
đến một Phật địa hoàn toàn thanh tịnh lúc lâm chung. 
Tám phẩm chát này là gi? Vị ấy nên nghĩ, 

“Ta nên giúp đỡ tất cả chúng sinh và không tìm kiếm 
bất kỳ báo đáp nào từ họ. Vì vậy, 

ta nên cố gắng gánh lấy đau khổ của tất cả chúng 
sinh và hồi hướng cho họ thiện căn của ta.30 

Ta không được ác ý với bất kỳ chúng sinh nào. 

Ta phải trân trọng tất cả các Bồ-tát với tình cảm mà 
một học trò dành cho thầy của mình. 


Ta không được trái nghịch mọi giáo pháp Phật, cho 
dù ta đã từng nghe hay chưa. 

Ta không được ghen tị với các thành tựu của người 
khác, mà phải suy ngẫm sâu hinh thé bên trong tâm trí 
với không mong muốn bản thân đạt được gì. 

Ta phải tự xét lỗi của mình và không nêu lỗi của 
người khác. 

Ta vui mà không phóng dật và quyết tâm trau dồi mọi 


đức tính tốt (công đức) có thé có...”. 


(Kinh Duy Ma Cật, chương 9, đoạn 18, do D.S. dịch 
tiếng Anh). 








M.75 Thé nguyện bi tâm của Bồ-tát 


Đoạn này là một phác họa gợi hình BÓ-tát nhiệt tâm 
mong cứu độ chúng sanh. 


Trong kinh Kim Cang Tràng (Phật) nói rằng, '...Bồ-tát 
ma-ha-tát với trí vô phân biệt chánh niệm chánh tri,... 
(nghĩ rằng), “... khói khó uán của tất cả chúng sanh,... 
tất cả, ta đã thay thế khi sanh vào địa ngục,372 và các 
ác đạo. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh có thể thoát khỏi 
những nơi đó. Ta nguyện tự mình mang gánh nặng 
khó dau,973 quyết định thọ nhận. Ta chẳng thoái lui. 
Ta chẳng lån trốn. Ta chẳng kinh sợ. Ta chẳng động 
loạn. Ta chẳng kinh hãi. Ta chẳng thoái lui. Ta chẳng 
thối chí. 


Vì sao vậy? Bởi vì ta phải cất đi gánh nặng của tất cả 
chúng sanh. Điều này không phải là dé thỏa mãn ước 
muôn của mình, mà là thệ nguyện cứu thoát tất cả 
chúng sanh. Ta phải giải thoát tất cả chúng sanh. Ta 
phải cứu hộ tất cả thế gian thoát khỏi tai nạn bởi sanh, 
già... bệnh... tái sanh... tội quả ... khó não... luân hồi... 
rừng rậm tà kiến... mát các công đức thiện phẩm, và 
nạn sanh bởi vô trí. 

Ta phải giải thoát tất cả chúng sanh khỏi những nạn 
này. Chúng bị vướng mắc trong lưới ái dục, bị bao phủ 
bởi vô minh, bị trói buộc bởi kết phược của hữu, lệ 
thuộc chết, bị ném vào trong lồng khổ, ngục tù mà 
không cầu thoát ly, ngu dốt, ước nguyện không tin 
tưởng, đầy hoài nghi do dự, luôn không hài lòng, 
thường xuyên không như ý, không có nơi nương tựa 
an ổn, kinh sợ, một mực xoay vần trong bién hữu...34 
Ta cần phải an lập cảnh giới vô thượng trí cho tất cả 
chúng sanh. 

Ta không cố ý giải thoát cho riêng mình. Bằng chiếc 
bè của tâm hướng về nhất thiết trí, ta phải kéo tất cả 
chúng sanh khỏi các ác đạo luân hồi. Ta phải cứu vớt 
chúng sanh lên khỏi vực thẳm. Ta phải giải thoát chúng 
sanh khỏi tất cả khổ não. Ta phải đưa chúng vượt qua 
con sông luân hồi. Ta phải nhận lấy khó uán của tất cà 
chúng sanh vào mình. 

Ta dũng mãnh để ôm hết tất cả khổ đau nằm trong 
tất các ác đạo trong vô biên thế giới. Ta sẽ không dối 





M.75 The bodhisattva's compassionate vows 


This passage is a graphic expression of a 
bodhisattva s urge to save other beings. 


In the 'Noble Vajradhvaja Sütra' he (the Buddha) 
Says, '... a bodhisattva, a great being, with mindfulness 
and clear comprehension, his mind pure and profound 

.. (thinks), “... the mass of suffering of all beings, ... all 


that, | take away through being reborn in hell, 371 and 
in the realms of misfortune. 
May all living beings be removed from those places. ! 


take that burden of suffering on myself, 972 determined 
to endure it. | do not turn back. | do not flee. | am not 
afraid. | do not tremble. | do not fear. | do not turn 
away. | do not despair. 


Why is this? It is because | must remove the burden 
of all living beings. This is not the fulfilment of my own 
desire, it is my vow to rescue all living beings. | must 
liberate all living beings. | must save the whole world 
from the wilderness of birth, from the wilderness of old 
age ... of disease ... of falling into rebirth ... of all faults 
.. Of all misfortunes ... of the entirety of samsara ... of 
the thicket of all wrong views... of the loss of 
wholesome qualities, and from the wilderness of the 
arising of ignorance. 

| must liberate living beings from all of these 
wildernesses. They are entangled in the net of craving, 
filled with the hindrance of ignorance, encumbered by 
the craving for existence, destined for death, flung into 
the cage of suffering, fond of their prison, foolish, 
unreliable in their commitments, full of uncertainty, 
always disagreeing, encountering discomfort, with no 
proper refuge, frightened, alone in the spinning cycle of 


existence. 978 | work to establish the realm of 
unsurpassed understanding for all living beings. 

| am not intent on liberating only myself. Using the 
raft of the mind set on omniscience, | must pull all living 
beings from the evil states of samsara. | must pull them 
back from the great precipice. | must liberate them from 
all misfortune. | must ferry them across the river of 
samsara. | have taken the mass of suffering of all living 
beings on myself. 

573 





M.75 Lời thé từ bi của Bồ-tát 


Đoạn này là một biểu hiện phác hoc vé sự thúc giục 
(nhiệt tâm) cứu độ chúng sinh khác của BÓ-tát. 


Trong “Kinh Kim cương tràng (Vajradhvaja)," (Phật) 
nói rằng,... Bồ-tát, một đắng vĩ đại, với chánh niệm và 
sự hiểu biết rõ ràng, tâm thanh tịnh và sâu sắc... (nghĩ 
rằng), khói nhóm khó đau của tất cả chúng sinh... tát cả 
những điều đó, ta đã thay thé khi sinh vào địa ngục,3Ì 
và trong các cõi bát hạnh. 

Cầu mong tất cả chúng sinh được thoát khỏi những 
nơi đó. Ta tự mình gánh lấy gánh nặng dau khổ đó,32 
quyết tâm chịu đựng. Ta không thoái lui. Ta không trốn 
chay. Ta không sợ hãi. Ta không run rẫy. Tôi không 
kinh hãi. Tai không quay đi. Tôi không thối chí. 


Vì sao vậy? Đó là vì ta phải trút bỏ gánh nặng của tất 
cả chúng sinh. Đây không phải là sự hoàn thành mong 
muôn của riêng ta, mà là thệ nguyện cứu thoát tất cả 
chúng sinh. Ta phải giải thoát tất cả chúng sinh. Ta 
phải cứu hộ cả thế gian thoát khỏi sự hoang vu của 


sinh, già... bệnh... tái sinh... của mọi lỗi lầm... của mọi 
bât hạnh... khỏi toàn bà sinh tử luân hồi... rừng rậm 
mọi tà kiên... vé sự mát mát các công đức thiện phâm 


và từ nơi hoang vu sinh ra sự vô minh. 

Ta phải giải thoát chúng sinh ra khỏi tất cả những 
vùng hoang dã này. Họ bị vướng vào lưới của ái dục, 
bị bao phủ bởi vô minh, bị cản trở bởi sự ham muốn 
tồn tại, không tránh khỏi chết, bị quăng vào lồng đau 
khổ, thích sự tù đày, ngu ngốc, ước nguyện không 
dáng tin tưởng, dày bát trắc, luôn luôn bát đồng, gặp 
phải sự khó chịu, không có nơi nương tựa thích hợp, 
sợ hãi, cô đơn trong vòng quay của sự tồn tai.99 Ta 
cần phải thiết lập cảnh trí vô thượng cho tất cả chúng 
sinh. 

Ta không có ý định chỉ giải thoát cho bản thân. Sử 
dụng chiếc bè của tâm trí hướng về sự toàn trí (nhất 
thiết trí), ta phải kéo tất cả chúng sinh ra khỏi các trạng 
thái ác đạo của luân hồi. Ta phải kéo họ trở lại từ vách 
đá vực thẳm sâu. Ta phải giải thoát họ ra khói moi bát 
hạnh. Ta phải đưa họ vượt qua sông luân hồi sinh tử. 
Ta đã tự mình gánh láy khó đau của tất cả chúng sinh. 

Tôi có đủ sức mạnh để đón nhận tất cả những đau 








gạt chúng sanh nào khiến mắt hết thiện căn. Ta quyết 
định thọ nhận mọi khổ não trong vô số kiếp. Ta sẽ chịu 
từng nỗi khổ não trong từng mỗi thế giới hệ, để giải 
thoát tát cả chúng sanh. 


Vì sao vậy? Thà ta một mình lãnh thọ khổ, không để 
tất cả chúng sanh này rơi vào khó não. Ta phái tự mình 
chịu trói buộc, dé cho cả thế gian phải được cứu thoát 
khỏi các nạn địa ngục, súc sanh, và Diệm-la 
(Yama)3”5 giới. 

Ta phải ôm tất cả toàn bộ khối khổ thọ bằng chính 
thân mình, vi lợi ích của tất cả chúng sanh.376 Để cứu 
độ tất cả chúng sanh, ta phải cùng bình đẳng với chúng 
sanh. Ta phải trung thực, nói lời chân thật, nói lời đưa 
đến khiến hòa hợp. 


Vì sao vậy? Bởi vì tu tập tâm hướng đến nhất thiết trí 
là y vào tất cả chúng sanh, và ta phải giải thoát tất cả 
thế gian. Ta không phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ- 
dé dé hoan hy trong các dục lạc... Vì sao vậy? 

Bởi vì lạc của thế gian không phải là lạc. Tham đắm 
dục lạc là tham đắm Ác Ma (Mãra).” 


Šiksã-samuccaya of Sàntideva, ch. 16, dich Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.76 Trí tuệ, từ bi của Bó-tát nhắm cứu độ chúng 
sanh 


Đoạn này xem trí tué phát khởi từ tâm từ và bi của 
Bó-tát. 


Thé Tôn nói rằng, ‘Này Tu-bó-dé (Subhüti), nếu tát cả 
chúng sanh trên thế giới này bỗng nhiên có được thân 
người, phát tâm vô thượng bồ-đề, duy trì tâm ấy suốt 
đời, và kính lễ, kính trọng, tôn kính, tôn trọng, và tán 
dương chư Như Lai suốt đời, rồi bố thí cho tất cả 
chúng sanh và hồi hướng công đức bố thí đó đến vô 





| have the strength to embrace all of the suffering that 
lies in all of the misfortune in all world-systems. | will 
not trick any living being out of their wholesome roots. | 
am determined to endure every misfortune for 
countless eons. | will endure every single state of 
misfortune in every single world-system, in order to 
liberate all living beings. 


Why is this? It is because it is better that | alone 
should be in pain, rather than all of these living beings 
who have fallen into states of misfortune. | must give 
myself into bondage, and the whole world must be 
redeemed from the wildernesses of hell, the animal 


realm, and the realm governed by Yama 3/4 
| must embrace the entire mass of painful sensations 


with my own body, for the sake of all living beings.35 
In order to help all living beings, | must be able to 
become their equal. | must be trustworthy, speaking the 
truth, creating harmony when I speak. 


Why is this? It is because my cultivation of a mind set 
on omniscience is based on all living beings, and | must 
liberate the whole world. | did not set out to attain 
unsurpassed, perfect awakening in order to obtain the 
delights of sensual pleasures ... Why is this? 

It is because the delights of the world are no delights 
at all. To be devoted to sensual pleasures is to be 
devoted to Mara.” 


Šiksã-samuccaya of Sàntideva, ch. 16, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.76 The bodhisattva's wisdom, loving kindness, 
and compassionate urge to save others 


This passage sees the bodhisattva's wisdom as 
issuing in his or her kindness and compassion. 


The Blessed One said, 'Subhüti, if all of the living 
beings in this world were to suddenly acquire human 
form, cultivate minds set on unsurpassed perfect 
awakening, maintain such minds as long as they lived, 
and to honour, revere, venerate, worship, reverence, 
and glorify all of the Tathagatas as long as they lived, 


574 





khó nằm trong tất cả những bát hanh trong tất cả các 
hé thóng thé giói. Ta sé khóng dói gat bát ky chüng 
sinh nào khiến mát thiện căn của họ. Ta quyết tâm chịu 
đựng mọi khổ nạn trong vô số kiếp. Ta sẽ chịu đựng 
moi trạng thái khó não trong từng mỗi thế giới hệ, dé 
giải thoát tất cả chúng sinh. 


Vì sao vậy? Đó là bởi vì thà rằng một mình ta chịu 
đau đớn, cũng không để tất cả những chúng sinh này 
rơi vào trạng thái khổ não. Ta phải tự đưa mình chịu 
trói buộc, dé toàn bộ thế giới phải được cứu thoát khỏi 
các cõi khổ địa ngục, cõi súc sinh và cõi do Diêm 
Vương (Yama)94 cai quán. 

Ta phải đón nhận toàn bó khói cảm giác dau đớn 
bằng cơ thé của chính minh, vi lợi ích của tất cả chúng 
sinh.35 Để giúp đỡ tất cả chúng sinh, ta phải có khả 
năng trở thành bình đẳng với họ. Ta phải trung thực, 
nói đúng sự thật, tạo sự hòa đồng khi ta nói. 


Vì sao vậy? Đó là bởi vì sự tu dưỡng với tâm hướng 
đến sự toàn trí (nhất thiết trí) dựa trên tất cả chúng sinh 
và ta phải giải thoát toàn bộ thế giới. Ta đã không đặt 
ra mục tiêu đạt được sự giác ngộ vô thượng, toàn hảo 
dé dat được những thú vui dục lạc... Vì sao vậy? 

Đó là bởi vì thú vui của thế gian không phải là lạc. 
Tham đắm cho những thú vui dục lạc là tham đắm ác 
ma (Mara)." 


(Đại thừa tập bô-tát hoc luận của ngài Tịch Thiên, 
chương 16, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.76 Trí tuệ, lòng nhân ái và lòng từ bi thôi thúc 
cứu độ chúng sinh của Bồ-tát 


Đoạn này cho thấy trí tuệ của Bó-tát phát xuất từ tâm 
từ bi của Bô-tát. 


Thế Tôn nói rằng: “Này Subhüti (Tu-bồ-đề), nếu tất 
cả chúng sinh trên thế gian này bỗng nhiên có được 
hình dáng con người, phát tâm giác ngộ vô thượng 
toàn hảo, duy trì tâm ấy suốt đời và tôn kính, kính 
trọng, kính lễ, tán dương và tôn vinh tất cả các Như Lai 
(Tathagata) suốt đời và sau đó, hồi hướng cho tất cả 








thượng bó-dé, 

này Tu-bồ-đề, ông có nghĩ rằng, bằng việc làm nhu 
vậy, những Bồ-tát ma-ha-tát đó tạo nên công đức lớn 
không?’ 


Tu-bó-dé đáp, ‘Vâng, bạch Thế Tôn, các vị ấy sẽ tạo 
nên công đức lớn, bạch đức Thiện Thé. 


Thế Tôn nói, 'Này Tu-bó-dé, thiện nam tử, thiện nữ 
nhân là Bồ-tát ma-ha-tát, an trú tâm với trí tuệ ba-la- 
mật dù chỉ một ngày, thậm chí còn tạo nên nhiều công 
đức hơn. 


Vì sao vậy? Này Tu-bó-dé, bởi vì bát cứ khi nào Bò- 
tát ma-ha-tát an trú tâm với trí tuệ ba-la-mật trong một 
ngày đêm, thì vị ấy cũng xứng đáng được tất cả chúng 
sanh tôn kính. Vì sao vậy? Bởi vì không có chúng sanh 
nào khác có tâm dày bi tâm nhu tâm của vị Bồ-tát ma- 
ha-tát đó, ngoại trừ chư Phật Thế Tôn. 


Vì sao vậy? Này Tu-bồ-đề, bởi vì chư Như Lai là 
không ai sánh bằng. Này Tu-bó-dé, chư Như Lai là vô 
song. Này Tu-bó-dé, các phẩm tánh của chư Như Lai, 
A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác thì không thể nghĩ 
bàn. 


Này Tu-bó-dé, làm sao thiện nam tử, thiện nữ nhân 
tạo ra được nhiều công đức như vậy? Này Tu-bò-đè, 
Bồ-tát ma-ha- tát bằng phương tiện trí tuệ mà mình có, 
nhìn thấy tất cả chúng sanh đi lần đến cái chết. Vì vậy 
mà Bồ-tát rung động bởi đại bi. Với thiên nhãn của 
mình, Bồ-tát thấy tường tận vô lượng, không thể tính 
đếm, bát khả thuyết, vô số chúng sanh có nghiệp cho 
quả ngay tức thời: 

những chúng sanh bị sanh vào những cảnh giới xấu, 
bị hủy hoại, bị vướng mắc trong lưới tà kiến, không 
vươn đến thánh đạo. Bồ-tát nhìn thấy những chúng 





and then give gifts to all living beings, and dedicate the 
karmic benefit from that act of generosity to 
unsurpassed perfect awakening, 

do you think, Subhüti, that those bodhisattvas, those 
great beings, would produce a great deal of karmic 
benefit by doing so?’ 


Subhüti said, 'Yes, Blessed One, they would produce 
a great deal of karmic benefit — a great deal, Fortunate 
One.’ 


The Blessed One said, 'Subhüti, a son or daughter of 
good family who is a bodhisattva, a great being, and 
who dwells with their mind absorbed by the perfection 
of wisdom for just one day produces even more karmic 
benefit. 


Why is this? It is because, Subhüti, whenever a 
bodhisattva, a great being, dwells with mind absorbed 
by the perfection of wisdom for a day and a night, he is 
worthy of being venerated by all living beings. Why is 
this? It is because there are no other living beings who 
have minds filled with loving kindness like the mind of 
that bodhisattva, that great being, except the Buddhas, 
the Blessed Ones. 


Why is this? It is because, Subhüti, the Tathagatas 
are peerless. The Tathagatas are unequalled, Subhüti. 
The qualities of the Tathagatas, the arhants, the 
perfectly awakened Buddhas,  Subhüti, are 
inconceivable. 


How, Subhüti, does a son or daughter of good family 
produce so much karmic benefit? A bodhisattva, a 
great being, by means of the wisdom he possesses, 
Subhüti, sees all living beings as heading for death. 
Because of this, he is seized by great compassion. 
With his divine eye, he sees in full detail innumerable, 
incalculable, untold, countless living beings who 
possess karma which will have an immediate effect: 

living beings who have been born into unfavourable 
circumstances, who are being destroyed, who are 
caught in the net of wrong views, who do not have 


575 





chúng sinh và hồi hướng nghiệp quả từ hành động bó 
thí đó cho sự giác ngộ vô thượng toàn hảo, 

này Subhũti, ông có nghĩ rằng những Bồ-tát đó, 
những bậc vĩ đại đó, sẽ tạo ra nhiều công đức lớn 
bằng việc làm như vậy không?” 


_Subhũti nói, “Vâng, thưa Thế Tôn, các ấy sẽ tạo ra 
rât nhiêu công đức -rât nhiêu, thưa đức Thiện Thệ.” 


Đức Thế Tôn nói, “Này Subhüti, thiện gia nam hay 
nữ tử là Bồ-tát, một đắng vĩ đại và là người an trú với 
tâm với trí tuệ toàn hảo (ba-la-mật) dù chỉ trong một 
ngày cũng sẽ tạo ra nhiều công đức hơn nữa. 


Vì sao vậy? Đó là bởi vì, này Subhüti, bát cứ khi nào 
Bồ-tát, một đắng vĩ đại, an trú với tâm với trí tuệ toàn 
hảo (ba-la-mật) dù chỉ trong một ngày đêm thì vị ấy 
xứng đáng được tôn kính bởi tất cả chúng sinh. 


Vì sao vậy? Đó là bởi vì không có chúng sinh nào có 
tâm từ bi tràn đầy như tâm của Bồ-tát, đắng vĩ đại đó, 
ngoại trừ các Phật, các Thế Tôn. Vì sao vậy? Subhüti, 
đó là bởi vì, Nhu Lai là vô song. Này Subhüti, các Nhu 
Lai là vô song. Này Subhũti, những phẩm chất của các 
Như Lai, các A-la-hán, các Phật toàn giác, là không thể 
nghĩ bàn. 


Này Subhüti, làm sao thiện gia nam nữ tử lại tạo ra 
được nhiều công đức như vậy? Này Subhüti, Bồ-tát, 
một đắng vĩ đại, nhờ trí tuệ mà vị ây sở hữu, nhìn thấy 
tất cả chúng sinh đang đi dần đến cái chết. Vì điều này, 
ngài rung động bởi lòng từ bi vi đại. Với thiên nhãn của 
mình, Ngài nhìn thấy. tường tận vô lượng, không thể 
tính đếm, không ké xiết, vô số chúng sinh có nghiệp sẽ 
tró quả ngay tức thi: 

Chúng sinh rơi vào hoàn cảnh bát lợi, bị hủy hoại, bị 
vướng mắc vào lưới tà kiến, không bước vào được con 
đường đạo. Ngài nhìn thấy những chúng sinh khác đã 








sanh khác bị sanh vào những cảnh giới thiện, nhưng 
rôi lại mát. Khi nhìn thây điêu này, Bó-tát thâm cảm sâu 
sắc. 


Bồ-tát trải rộng tâm đại từ, đại bi với tất cả chúng 
sanh đó, và chú tâm vào đó nghĩ rằng, “Tôi sẽ là người 
cứu hộ cho những chúng sanh này. Tôi sẽ giải thoát 
cho tất cả chúng sanh này ra khỏi khổ đau.” Dù vậy, vị 
ấy không dính mắc với điều này hay danh xưng nào. 

Này Tu-bồ-đề, đây là đại tri kiến của trí tuệ Bồ-tát 
ma-ha-tát, nhờ đó mà dat được vô thượng bó-dé. 

Này Tu-bó-dé, an trú trong pháp này, Bồ-tát ma-ha- 
tát xứng đáng được tất cả thế gian cúng dường, và 
không bao giờ thoái thất vô thượng bồ-đề. Khi tâm 
được an lập trong trí tuệ ba-la-mật và Bồ-tát đến gần 
nhất thiết trí, xứng đáng nhận bố thí, Bồ-tát thanh tịnh 
các phẩm vật bố thí dé thọ dung: y phục, ám thực, tọa 
ngoa cụ, thuốc trị bệnh, và các vật dụng tùy thân.377 

Do đó, này Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma-ha-tát nên an trụ nơi 
trí tuệ ba-la-mật. Nhờ đó, Bồ-tát sẽ không thọ dụng 
thức ăn khất thực một cách sai trái, mà dạy đạo cho tất 
cả chúng sanh, soi roi ánh từ quang của mình phó 
khắp để cứu các chúng sanh ra khỏi luân hồi, và làm 
thanh tịnh tri kiến của tất cả chúng sanh.’ 


Astasáhasrika Prajfiaparamità Sūtra, ch.22, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Tín tâm 
V.24 Ba loại tín tâm 


Đoạn này phân biệt ba loại tín tâm, tu tập từng bậc. 
“Thanh tịnh tín’ — trái với niêm tin mù quáng, được kê là 





access to the path. He sees other living beings who 
have been born in favourable circumstances, but have 
lost those favourable circumstances. When he sees 
this, he becomes deeply dismayed. 


He extends his great loving kindness, his great 
compassion to all those living beings, and the mind 
becomes absorbed by them. He thinks, “I will be the 
protector of all these living beings. | will release all of 
these living beings from all of their suffering." He does 
not, though, associate this or anything else with a label. 

This, Subhüti, is the great vision of the wisdom of a 
bodhisattva, a great being, by which he attains 
unsurpassed, perfect awakening. 

By dwelling in this state, Subhüti, a bodhisattva, a 
great being, becomes worthy of the offerings of the 
whole world, and does not turn back from unsurpassed, 
perfect awakening. When their minds are established in 
the perfection of wisdom, and they are approaching 
omniscience, worthy of gifts, they purify the gifts given 
to them which they consume: robes, alms food, 
materials for sleeping and sitting on, medicine to treat 


disease, and utensils. 36 

Therefore, Subhüti, a bodhisattva, a great being, 
should dwell with mind absorbed by the perfection of 
wisdom. He will thereby not consume his alms for no 
purpose, but teach all living beings the path, extend his 
radiance far and wide, release living beings from 
samsära, and cleanse the vision of all living beings.’ 


Astasáhasrika Prajfiaparamita Sūtra, ch.22, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


VAJRAYANA 
Faith 
V.24 Three kinds of faith 


This passage distinguishes three types of faith, which 
develop stage by stage. 'Lucid — as opposed to blind — 


576 





được sinh ra trong hoàn cánh thuận lợi, nhưng lại mát 
di những hoàn cánh thuận loi đó. Khi nhìn thây điêu 
này, ngài trở nên thâu cảm sâu sắc. 


Ngài mở rộng lòng từ bi vĩ đại của mình, lòng từ bi vĩ 
đại của ngài đối với tất cả chúng sinh đó và tâm trí của 
ngài bị chú tâm vào họ. Ngài nghĩ, “Ta sẽ là người bảo 
vệ tất cả những chúng sinh này. Ta sẽ giải thoát tát cả 
những sinh linh này khỏi mọi khó đau của ho." Tuy 
nhiên, Ngài không liên kết điều này hoặc bát cứ điều gi 
khác với một danh xưng nào. 

Này Subhüti, đây là tầm nhìn trí tuệ vi đại của Bồ-tát, 
một dáng vi đại, nhờ đó ngài đạt được sự giác ngộ 
toàn hảo và vô thượng. 

Này Subhũti, nhờ an trụ trong trang thái này, Bồ-tát, 
một dáng vĩ đại, trở nên xứng đáng nhận được sự 
cúng dường của toàn thế gian, không thối chuyển khỏi 
sự giác ngộ toàn hảo, vô thượng. Khi tâm tâm trí họ 
được an trụ trong trí tuệ toàn hảo (tuệ ba-la-mát) và ho 
đang đến gần sự toàn trí (nhất thiết trí), xứng đáng 
nhận cúng dường, họ thanh tịnh hóa những vật phẩm 
cúng dường mà họ thọ dụng: y phục, thức ăn khất 
thực, tọa ngọa cụ (dụng cụ để ngồi và nằm), thuốc trị 
bệnh và cả vật dụng tùy thân.38 

Do đó, này Subhüti, Bồ-tát, một dáng vi đại, nên an 
trụ nơi trí tuệ toàn hảo (tuệ ba-la-mật). Do đó, Ngài sẽ 
không thọ dụng vật thực khất thực mà không có mục 
đích, mà chỉ dạy cho tất cả chúng sinh con đường, soi 
rọi ánh hào quang của mình rộng khắp, để giải thoát 
chúng sinh ra khỏi luân hồi và thanh tịnh hóa tri kiến 
của tất cả chúng sinh.” 


(Kinh bát thiên tụng bát-nhá ba-la-mát-da, chương 
22, do D.S. dịch tiêng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
TÍN TÂM 
V.24 Ba loại tín tâm 


Đoạn này phân biệt ba loại tín tâm (niềm tin), phát 
triển theo từng giai đoạn. Niềm tin “sáng suốt” - trái 








lòng tin thường được tạo ra bởi kinh nghiệm tôn giáo do 
kinh sợ. Dục lạc tín là nguồn cảm hứng dé nhập đạo và 
có được kinh nghiệm cá nhân vé Pháp. 

Khi di theo đạo lộ, có được thắng giải' tín, tin vào 
những phẩm chát phi thường của Tam báo và hoàn 
toàn tin vào Tam bảo. 


Cũng như quy y là cửa vào của tất cả giáo pháp, cửa 
của quy y là tín tâm. Do vậy, việc sanh khởi tín tâm 
vững chắc trước khi quy y là việc hết sức trọng yếu. 


Có ba loại tín tâm: thanh tịnh tín, dục lạc tín, và thắng 
giải tín. 


“Thanh tịnh tín' là điều sanh khởi khi ta bỗng dưng trở 
nên tín ngưỡng bởi một thể nghiệm thanh tịnh về tâm 
đại bi của chư Phật, điều này có thể xảy ra ở một số 
trường hợp như khi đi vào tự miếu có nhiều ảnh tượng 
vé thân, ngữ, ý của Phật; hay như khi hội kiến các vị 
thánh nhân hoặc đạo sư; hay khi nghe về những đại 
hạnh và sự tích giải thoát của những vị như vậy. 


'Dục lạc tín' là điều sanh khởi khi ta được nghe về 
những khổ đau của luân hồi và các ác đạo, rồi muốn 
thoát ly khỏi chúng; khi ta được nghe về những an lạc 
của các cõi thiện thú và giải thoát, thì muốn đạt thành; 
khi ta được học về công đức của các thiện hành, thì 
muốn thực hiện; rồi khi ta được thấy hậu quả của các 
bát thiện hạnh, thì muốn viễn ly. 


“Thắng giải tín' là điều sanh khởi khi ta liễu tri được 
công đức bát cộng và năng lực gia trì của Tam bảo, rồi 
từ trong thâm tâm mà sanh khởi tín ngưỡng; khi ta thấy 
các vị là nơi đáng để quy y nhất, chẳng bao giờ suy 
hoại trong mọi thời mọi cảnh, và rằng ta có thể an tín 
nơi các vị trong bất cứ điều gì mình làm — bát luận ta 
an vui hay đau khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, sống còn 
hay tử vong. 

Đó là lòng tin kiên định trong đó người ta chẳng có 





faith, is informed faith that is usually triggered by a 
religious experience of awe. ‘Aspiring’ faith is 
inspiration to enter the path and gain personal 
experience of the Dharma. 

As one follows the path, 'convinced' faith in the 
extraordinary qualities of in the Three Jewels is gained 
and there is total trust in them. 


Just as going for refuge is the gateway to all the 
teachings, the gateway to going for refuge is faith. 
Therefore, it is extremely important to develop a firm 
faith within before you go for refuge. 


There are three kinds of faith: 
faith, and convinced faith. 


lucid faith, aspiring 


‘Lucid faith? is what arises when we are suddenly 
moved to faith by a lucid experience of the Buddhas' 
great compassion, which can happen on account of 
things like entering a temple with many representations 
of the Buddha's body, speech, and mind inside; or 
meeting holy persons and spiritual masters face to 
face, or hearing about such people's great qualities and 
life-stories of liberation. 


‘Aspiring faith’ is what arises when we have heard 
about the pains of samsara and the lower realms, and 
we want to be free from them; when we have heard 
about the pleasures of the higher realms and liberation, 
and we want to attain them; when we have learnt about 
the karmic benefits of wholesome actions, and we want 
to actualize them; and when we have seen the 
drawbacks of unwholesome actions, and we want to 
avoid them. 


'Convinced faith' is what arises when we have 
comprehended the good qualities and extraordinary 
spiritual energy of the Three Precious Jewels, and we 
trust in them from the depth of our hearts; when we 
have found them to be the most precious refuge which 
are unfailing in all times and circumstances, and that 
we can always count on them in whatever we do — 
whether we are happy or sad, sick or healthy, alive or 
dead. 


577 





ngược với niềm tin mù quáng, là niềm tin sáng suốt 
thường được tạo ra bởi kinh nghiệm tôn giáo do sự 
kính sợ. Niềm tin “khát vọng” là nguồn cảm hứng dé 
nhập đạo và dat được kinh nghiệm cá nhân vé Pháp. 

Khi người di theo đạo, dat được sự “xác niềm tin," tin 
vào những phẩm chát phi thường của ba ngôi báu và 
hoàn toàn tin tưởng vào ba ngôi báu. 


Cũng như quy y là cửa vào dẫn đến mọi giáo pháp, 
cửa dẫn đến quy y là tín tâm. Vì vậy, điều cực kỳ quan 
trọng là phát triển một tín tâm vững chắc bên trong 
trước khi người quy y. 


Có ba loại tín tâm: niềm tin sáng suốt, niềm tin khao 
vọng và niêm tin xác tín. 


“Niềm tin sáng suốt” là điều nảy sinh khi chúng ta đột 
nhiên trở nên tin do kinh nghiệm sáng suốt về lòng đại 
từ bi của các Phật, có thể xảy ra đối với những việc 
như bước vào một ngôi chùa có nhiều ảnh tượng về 
thân, khẩu và ý của đức Phật và tâm trí bên trong; 
hoặc gặp gỡ trực tiếp các thánh và các bậc thầy tâm 
linh, hoặc nghe kể về những phẩm chất tuyệt vời (đại 
hạnh) và câu chuyện cuộc đời giải thoát của những vị 
như vậy. 


“Niềm tin khát vọng” là những gì nảy sinh khi chúng 
ta nghe nói về những khó đau của luân hồi và các cõi 
ác đạo và ta muốn thoát khỏi chúng; khi ta đã nghe nói 
về an lạc của các cõi thiện thú và sự giải thoát và ta 
muốn đạt được chúng; khi chúng ta đã học về những 
công đức của các hành động thiện lành và chúng ta 
muốn hiện thực hóa chúng; và khi chúng ta đã thấy 
những mặt hạn chế của những hành động bắt thiện và 
chúng ta muốn tránh chúng. 


“Niềm tin xác tín” là điều nảy sinh khi chúng ta đã lĩnh 
hội được những phẩm chất tốt đẹp và năng lực tâm 
linh phi thường của ba ngôi báu và chúng ta tin tưởng 
ba ngôi báu từ sâu thẳm trái tim mình; khi chúng ta 
nhận thấy ba ngôi báu là nơi nương tựa quý giá nhất 
luôn tồn tại trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh và 
rằng chúng ta luôn có thể trông cậy vào ba ngôi báu 
trong bát cứ việc gì chúng ta làm -dù chúng ta vui hay 
buồn, ốm đau hay khỏe mạnh, sống hay chết. 








nguồn hy vọng hay tin cậy nào ngoài Tam Bảo. Cũng 
như Ô Kim Liên Sư (Liên Hoa Sanh) đã từng nói: 'Cụ 
hữu kiên tín đắc gia trì, nhược ly nghi tâm thành sở 
nguyện.' 


‘The Words of My Perfect Teacher, pp.272—73, dịch 
Anh T.A. 


V.25 Ý nghĩa của tín tâm 


Tín tâm là một nguôn năng lượng tám linh không thé 
thiếu cho sự tu tập thiện pháp. Tốc độ tiến bộ của một 
người trên con đường này liên quan trực tiếp đến mức 
độ tín tâm và sự sùng kính của người ấy. 


Tín tâm như hạt giống, làm sanh khởi tất cả các công 
đức thiện pháp. Nếu ngươi không có tín tâm, thì cũng 
như hạt giống bị lửa thiêu. Như trong kinh có câu, 'Kẻ 
không có tín tâm, không sanh các thiện pháp, như hạt 
bị lửa thiêu, làm sao nảy chòi xanh?’ 


Theo cách như vậy, tín tâm đứng đầu trong bảy 
thánh tài.3“Ö Câu rằng, ‘Tin tâm như bảo luân, đêm 
ngày tu thiện đạo.' Sở dĩ nói, nó nhu báu vật đệ nhật 
trong tât cả tài bảo, và do vậy là nguôn công đức vô 
tận; 

nó giống như đôi chân bước đi trên con đường giải 
thoát và đôi tay thâu thập tât cả thiện pháp trong dòng 
tâm của mình. Tụng rằng, “Tín, tôi thăng bảo, kho, đôi 
chân, như hai tay năm chặt thiện căn.” 


Do vậy, mặc dù Tam bảo có bát khả tư nghi tâm bi 
và gia trì, thì việc năng lực ấy có hòa nhập vào dòng 
tương tục tâm ta hay không chỉ tùy thuộc vào tín tâm 
và cung kính tâm của ta. Nếu ta có tín tâm và cung 





It is a faith of total trust in which one has no source of 
hope and confidence other than the Three Jewels. As it 
was said by the Precious Master of Oddiyana 
(Padmasambhava) 'Through the faith of total trust, you 
receive spiritual energy. When your mind is freed from 
doubt, you can achieve whatever you wish.' 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.272—73, trans. 
T.A. 


V.25 The significance of faith 


Faith is a source of spiritual energy that is 
indispensable to the development of good qualities. 
The speed of one's progress on the path is directly 
related to the degree of one's faith and devotion. 


Faith is like a seed which gives rise to all good 
aspects of positive qualities. If you have no faith, it is 
like having a fire-burnt seed. As is said in a sütra, 
‘People without faith cannot give rise to positive 
qualities, just as a fire-burnt seed cannot give rise to a 
green sprout.' 


In that way, faith is foremost of the seven riches of 


the noble ones.37 As is said, “The precious wheel of 
faith rolls on night and day on the road of 
wholesomeness.' That being the case, it is like a 
treasure that is the most supreme gem among all 
riches, and thus an inexhaustible source of good 
qualities; 

it is like the feet by which we walk the path of 
liberation and the hands by which we collect all 
wholesome qualities in our mind-stream. As is said, 
'Faith is a supreme gem, treasure, and feet; like hands 
collecting what is wholesome.’ 


So, even though the Three Jewels have an 
inconceivable amount of compassion and spiritual 
energy, their ability to enter our mind-stream solely 
depends on our faith and devotion. If we have immense 


578 





Dó là mót tín tàm kién dinh mà khóng có nguón hy 
vong và niém tin nào khác ngoài ba ngói báu. Nhu dao 
su thánh Oddiyäna (Padmasambhava, Liên Hoa Sinh) 
từng nói rằng: “Thông qua tín tâm kiên định, nguoi 
nhận được năng lượng tâm linh. Khi tâm trí của ngươi 
được giải phóng khỏi nghỉ hoặc, ngươi có thé đạt được 
bất cứ điều gì ngươi muốn.” 


V.25 Ý nghĩa của tín tâm 


Tín tám là nguồn năng lượng tinh thần không thé 
thiếu cho sự tu tập phát triển những phẩm chát tót đẹp. 
Tốc độ tién bộ của người trên con đường tu liên quan 
trực tiếp đến mức độ của niềm tin và sự tận tâm sùng 
kính của người đó. 


Niềm tin giống như một hạt giống làm nảy sinh mọi 
khía cạnh tốt đẹp của những phẩm chất tích Cực. Nếu 
không có tín tâm, nó giống như có một hạt giống bị lửa 
thiêu cháy. Như đã nói trong kinh, “Người không có tín 
tâm thì không thể nảy sinh những phẩm chất tích cực, 
cũng giống như hạt giống bị đốt lửa thiêu cháy thì 
không thể nảy sinh mầm xanh.” 


Theo lẽ đó, tín tâm đứng đầu trong bảy tài sản quý 
báu của các bậc thánh.37 Như đã nói rằng, “Tín tâm 
như bánh xe quý báu, ngày đêm lăn trên con đường tu 
thiện.” Sở dĩ nói thế, nó giống như bảo ngọc quý nhất 
trong tất cả các tài bảo và do vậy đó là nguồn công đức 
vô tận của các phẩm chát tốt dep; 

nó giống như đôi chân chúng ta bước đi trên con 
đường giải thoát và đôi tay chúng ta thu thập tất cả 
những phẩm chất tốt đẹp trong dòng tâm thức của 
chúng ta. Như đã nói rằng, “Tín tâm là một viên bảo 
ngọc quý, là kho báu và đôi chân; giếng như tay thu 
thập thiện căn.” 


Vì vậy, mặc dù ba ngôi báu có tâm từ bi và linh lực 
không thể nghĩ bàn, nhưng khả năng đi vào dòng tâm 
thức của chúng ta chỉ phụ thuộc vào tín tâm và sự 
sùng kính của chúng ta. Nếu chúng ta có tín tâm và sự 








kính tâm bậc thượng, thì bi tâm và gia trì của Thượng 
sư Tam bảo có thé hòa nhập vào chúng ta cũng là bậc 
thượng. 

Cũng như vậy, nếu tín tâm và cung kính tâm của ta 
bậc trung, bi tâm và gia trì có thể hòa nhập cũng là bậc 
trung; và nếu tín tâm và cung kính tâm của ta bậc thấp, 
bi tâm và gia trì có thể hòa nhập cũng là bậc thấp như 
vậy. 

Còn nếu ta chẳng hề có tín tâm hay cung kính tâm thì 
ta không nhận được chút bi tâm hay gia trì nào của 
Thượng sư Tam bảo hết. Nếu ta không có tín tâm, 
ngay cả việc gặp Phật và việc được Ngài nhiếp thọ 
cũng chẳng lợi ích chi cả — như chuyện tỳ-kheo 
Sunaksatra (Thiện Tinh) đã ké93/9 hay chuyện 
Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) biểu đệ của Phật.380 


Ngay cả ngày nay, nếu có kẻ cầu Phật với tín tâm và 
cung kính tâm chân thành, thì đức Phật cũng sẽ hiện 
trước kẻ ấy, và gia trì cho bằng đạo lực. Với tâm bi 
mẫn của Phật, chẳng ngại gân xa, như tụng rằng, 'Ai 
chí thánh tác ý, Năng Nhân liền hiện tiền, ban gia trì 
quán đảnh.' 

Rồi Ó Kim Liên Đại Sư (Oddiyäna) cũng nói rằng: 
Với nam nữ thiện tín, thì đức Liên Hoa Sanh, chẳng 
bao giờ xa khuất, mà ngủ bên cửa họ. Đời ta chẳng 
bao giờ có hồi cáo chung cả, trước mỗi thiện tín hữu, 


Liên Hoa Sanh hiện ra. 381 


'The Words of My Perfect Teacher', pp.273—5, dich 
Anh T.A. 


V.26 Ngu ngón vé tín tám 


Câu chuyện dưới đây chứng tỏ sức manh phi thường 
của lòng tin. Nó cũng ít nhiều làm sáng tỏ tục thờ cúng 
xá-lợi trong Phật giáo (xem * Th.94). Nó cho thấy hiệu 
quả tinh thần có thé phụ thuộc vào đức tin của những 
người sùng đạo, bắt kê nguón góc vật chát của những 
vật linh thiêng đó — đôi khi có thé là đáng ngờ. 





faith and devotion, then the Three Jewels' compassion 
and blessing that can enter us will also be tremendous. 

Likewise, if we have mediocre faith and devotion, 
then only a mediocre amount of compassion and 
blessing can enter (our mind-stream); and if we have 
no more than just a little faith and devotion, then only a 
very small amount of their compassion and blessing is 
able to enter us. 

But if we have no faith and devotion at all, then we 
will not receive any compassion or blessing. If we have 
no faith, then even meeting the Buddha himself and 
being taken under his care would be useless — as it 
was for the monk Sunaksatra, whose story has already 


been told, 378 the  Buddha's 


379 


or for cousin, 


Devadatta. 


Even today, if one invokes him with heartfelt faith and 
devotion, the Buddha himself will appear in front of one, 
and bless one with spiritual power. For Buddha's 
compassion, there is no near or far; as is said, 'For 
whoever thinks of him with faith, the Buddha will be 
present to grant him empowerment and blessing.' 

And the Great Master of Oddiyäna has also said: ‘For 
faithful persons, both men and women, 
Padmasambhava will depart — he will sleep outside 
their door. My life will never have an end — before each 
person having faith, a Padmasambhava will appear.' 
380 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.273—5, trans. 
T.A. 


V.26 A parable of faith 


The story below demonstrates the extraordinary 
power of faith. It also sheds some light on the Buddhist 
cult of relics (see *Th.94). It shows how their spiritual 
efficacy can depend on the faith of devotees, 
regardless of the physical origin of those sacred objects 
— which might sometimes be dubious. 


579 





süng kính bao la bậc thượng thì tâm từ bi và su gia tri 
của ba ngôi báu có thé hòa nhập vào chúng ta cũng sé 
vô cùng to lớn. 

Tương tự như vậy, nếu chúng ta có tín tâm và sự 
sùng kính bậc trung thì tâm từ bi và sự gia trì có thể 
hòa nhập vào (dòng tâm thức của chúng ta) cũng chỉ là 
bậc trung; nếu chúng ta có tín tâm và sự sùng kính bậc 
thấp thì tâm từ bi và sự gia trì có thể hòa nhập vào 
(dòng tâm thức của chúng ta) cũng chỉ là bậc thấp. 

Nhưng nếu chúng ta không có tín tâm và sự sùng 
kính thì chúng ta sẽ không nhận được chút nào tâm từ 
bi và sự gia trì. Nếu chúng ta không có tín tâm thì ngay 
cả việc tự mình gặp đức Phật và được Ngài chăm sóc 
cũng sẽ vô ích - như đối với Tỳ-kheo Sunaksatra 
(Thiện Tinh),3Ổ người đã được kể, hay là đối với 
Devadatta (Đề-bà-đạt-đa), người em họ của Phật.39 


Ngay cả ngày nay, nếu người cầu khẩn Ngài với tín 
tâm và sự sùng kính chân thành thì chính đức Phật 
cũng sẽ xuất hiện trước mặt người đó và gia trì, ban 
phước cho người đó bằng sức mạnh tâm linh. Với lòng 
từ bi của đức Phật, không ngại gần hay xa; như đã nói, 
“Đối với bất cứ ai thành tâm nghĩ đến Ngài, đức Phật 
sẽ hiện diện để ban cho anh ta sự quán đảnh và gia trì, 
ban phước.” 

Đại sư của Oddiyãna cũng đã nói: “Đối với những 
người tín tâm, cả nam và nữ thì đức Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava) sẽ chẳng bao giờ xa khuất - mà 
Ngài sẽ ngủ bên ngoài cửa nhà họ. Cuộc sống của ta 
sẽ không bao giờ có hồi kết - trước khi mỗi người có 
tín tâm, một đức Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) sẽ 
xuất hiện."40 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 273-5, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.26 Một ngụ ngôn về tín tâm 


Câu chuyện dưới đây minh chứng cho sức mạnh phi 
thường của lòng tin. Nó cũng ít nhiều làm sáng tỏ sự 
sùng bái xá-lợi trong Phật giáo (xem *Th.94). Nó cho 
thấy hiệu quả tám linh có thé phụ thuộc vào đức tin của 
những người sùng đạo như thé nào, bát ké nguón góc 
vật chắt của những vật linh thiêng đó - điều mà đôi khi 








Khi một người có lòng thắng giải tín, thì bi tâm (và gia 
trì) của Phật có thé hién hiện trong bát cứ sự việc gì. 
Việc có tín tâm có thể được minh họa bằng chuyện ngụ 
ngôn về bà lão ngộ được nhờ một cái răng chó. 


Thuở xưa, có một lão bà, có hai người con trai. Một 
người thường di kinh thương noi Thiên-trúc. Mẹ già 
dặn y rằng: 'Thién-trüc là quôc độ nơi đức Phật chánh 
đẳng chánh giác đắc thành giác ngộ trên Kim Cang 
tọa. Con có thể mang về cho mẹ một viên xá-lợi từ 
Thién-trüc dé mẹ có thé lễ bái chăng?” 

Bà dặn y nhiều lần nhưng con bà luôn quên lời mẹ 
mà chẳng mang gì về cả. Một hôm, khi con bà đang từ 
giã dé đi Thién-trüc, bà lại dặn: ‘Làn này, nếu con 
không mang xá- lợi nào từ Thiên-trúc về cho mẹ lễ bái, 
me sẽ chết trước mặt con! 


Người con đi đến xứ Thiên-trúc, xong xuôi công việc, 
rồi trở về nhà, quên mắt lời mẹ dặn. Mãi đến lúc về gần 
đến nhà thì mới nhớ ra lời mẹ. ‘Ta phải làm sao bây 
giờ?' y tự hỏi. 'Ta chẳng đem gì về cho mẹ già lễ bái. 

Nếu ta về nhà mà chẳng có xá-lợi, bà sẽ tự sát mát 
thôi.' Nhìn xung quanh, y thấy một cái sọ chó nằm bên 
vé đường. Y nhó ra một cái răng rồi gói nó bằng vải 
lụa. Khi về đến nhà, y đưa cho mẹ mà rằng, 'Dáy là 
một chiếc răng của Phật. Nếu mẹ lễ bái, Phật sẽ đáp 
lời nguyện của mẹ. 


Bà lão tin rằng chiếc răng chó kia thực sự là răng của 
Phật nên khởi lòng tin mạnh mẽ. Vì bà luôn lễ bái cúng 
dường, nhiều xá-lợi phát sanh trên chiếc răng chó ây. 
Khi bà lão qua đời, vòm sáng cầu vồng cùng các dấu 
hiệu khác (của đạo viên mãn) xuất hiện. 

Dù rằng răng chó chẳng có đạo lực gì, nhưng vì bà 
lão, bằng đại tín lực của mình, tin rằng đó đích thực là 
răng Phật, nên nó cũng dung nhập được Phật lực gia 
trì, cho nên cuối cùng nó chẳng khác gì răng của Phật 
vậy. 





When one is convinced of one's faith, the Buddha's 
compassion can manifest in anything. Having faith is 
illustrated by the parable of the old woman who was 
enlightened by a dog's tooth. 


Once upon a time, there was an old woman, who had 
two sons. One of them would often go to India on 
business. His old mother told him: 'India happens to be 
the country where the perfectly awakened Buddha 
reached awakening on the Vajra-seat. Would you 
please bring me a sacred relic from India so that | can 
make prostrations to it?’ 

She asked him many times, but her son would always 
forget about her request and would never bring her 
anything. One day, when her son was leaving for India 
again, she told him: “This time, if you do not bring me 
any sacred relic from India for my prostrations, | shall 
kill myself and die in front of you! 


The son travelled to India, concluded his business, 
and returned home, forgetting his mother's request. It 
was not until he had almost arrived at her house that he 
remembered what she had said. "What shall | do now?’ 
he thought to himself. ‘I have not brought my old 
mother anything for her prostrations. 

If | arrive home without a sacred relic, she will commit 
suicide.’ Looking all around him, he noticed a dog's 
skull lying by the roadside. He pulled out one of its 
teeth and wrapped it in silk. When he arrived home, he 
gave it to his mother, saying, 'This is one of the 
Buddha's canine teeth. If you prostrate to it, he will 
answer your prayers.’ 


The old woman believed that the dog's tooth was 
actually the canine tooth of the Buddha, and was 
inspired to faith. As she did prostrations and made 
offerings to it all the time, many relics descended on 
the dog's tooth. When the old woman died, spheres of 
rainbow lights and other signs (of high spiritual 
accomplishment) appeared. 

Even though the dog's tooth had no spiritual power, 
as the old woman, through the power of her great faith, 
believed it to be the actual tooth of the Buddha, it was 


580 





có thé là mơ hô. 


Khi người ta tin chắc vào đức tin của mình, lòng từ bi 
của đức Phật có thể biểu lộ trong bất cứ sự việc gi. Có 
tín tâm được minh họa bằng câu chuyện ngụ ngôn về 
bà lão chứng ngộ nhờ một chiếc răng chó. 


Thuở xưa, có một bà lão có hai người con trai. Người 
thường đến Án Độ kinh thương. Người me già dặn anh 
ta rằng: “Án Độ là đất nước mà đức Phật Chánh đẳng 
Chánh giác đã đạt đến ngộ trên Kim Cương tọa. Con 
có thé mang về cho ta một viên xá-lợi thiêng liêng từ 
Ấn Độ để ta có thé lé bái cháng?" 

Bà dà yêu cầu anh ta nhiều lần, nhưng con trai bà 
luôn quên yêu cầu của bà chẳng bao giờ mang gì về 
cho bà. Một ngày nọ, khi con trai bà lại lên đường sang 
Ấn Độ, bà lại dặn: “Lần này, nếu con không mang từ 
Ấn Độ về viên xá-lợi nào cho ta lễ lạy, ta sẽ tự sát và 
chết trước mặt con!” 


Người con trai đi du lịch đến Án Độ, kết thúc công 
việc làm ăn của mình và trở về nhà, quên mát yéu câu 
của mẹ mình. Mãi cho đến khi anh ta gần về đến nhà 
bà, anh mới nhớ ra những gì bà đã dặn. “Giờ ta phải 
làm sao đây?” Anh ta tự nghĩ. “Ta chẳng đem gì về cho 
mẹ già lễ bái. 

Nếu ta về nhà mà không có xá-lợi, bà sẽ tự sát mát 
thôi.” Nhìn xung quanh, anh ta thấy một sọ chó nằm 
bên vệ đường. Anh ta nhỗ một chiếc răng của con chó 
ra và gói lại bằng lụa. Khi về đến nhà, anh đưa nó cho 
mẹ và nói: “Đây là một trong những chiếc răng nanh 
của đức Phật. Nếu mẹ lễ bái, Phật sẽ đáp lại lời 
nguyện của mẹ.” 


Bà lão tin rằng chiếc răng chó đó thực sự là răng 
nanh của đức Phát, nên khởi lòng tin manh mẽ. Vi bà 
luôn lễ bái, nhiều xá-lợi đã phát sanh trên răng chó ấy. 
Khi bà lão chết, những vòm sáng cầu vồng và những 
dấu hiệu khác (của sự thành tựu tâm linh cao) xuất 
hiện. 

Mặc dù chiếc răng chó không có sức mạnh tâm linh, 
nhưng bà lão, nhờ sức mạnh của niềm tin vĩ đại của 
mình, tin rằng đó đích thực là răng của Phật, nên nó 
cũng thám nhuán sự gia trì của Phát, Vì vậy, cuối cùng 








The Words of My Perfect Teacher, pp.275—76, dịch 
Anh T.A. 


Quy y Phật, Pháp, Tăng 


V.27 Kệ nguyện quy y 


Bài nguyện quy y truyền thống này, dùng chung cho 
tât cả các phái của Phát giáo Tây Tạng, được cho là do 
Ngài Ati$a soạn.382 


Từ nay cho đến khi thành tựu quả giác ngộ, con xin 
nguyện quy y, Phật, Pháp, Tăng tam bảo. 


Bằng công đức của việc, hành sáu ba-la-mật,383 
mong thành tựu giác ngộ, dé lợi lạc quân sanh! 


V.28 Các động lực quy y khác nhau 


Đoạn này nói lén sự khác biệt giữa thái độ “Tiễu 
thừa 384 và Đại thừa đối với việc quy y. 


Người ta quy y bởi hai động lực. Động lực thông 
thường là vì người ta không thể nhẫn thọ nỗi khổ đau 
của chính mình, và động lực đặc thù là vì người ta 
không thé nhẫn tho nỗi khó đau của người khác. 


‘The Jewel Ornament of Liberation, pp.124—25, dịch 
Anh T.A. 


V.29 Quy y nghi quy 


Nghi lễ quy y được thực hiện ở trước một thiện tri 
thúc hoặc một thượng sư. Trong hai loại nghi thức quy 
y- don giản và phức tạp — được Gampopa mô tả trong 
phẩm thứ tám của 'Giái thoát trang nghiêm bảo, thi 
điều nêu sau đây là cách đơn giản. 





imbued with the Buddha's blessing, so that eventually it 
was not any different from the canine tooth of the 
Buddha. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.275—76, trans. 
T.A. 


Going for refuge to the Buddha, Dharma and 
Sangha 


V.27 Refuge prayer 


This traditional refuge prayer, common to all schools 
of Tibetan Buddhism, is attributed to Atisa. 981 


Until | reach awakening, | go for refuge to the 
Buddha, Dharma and Sangha Jewels. 
By the beneficial 


perfections, 992 may | achieve awakening for the sake 
of all sentient beings! 


karma of practising the six 


V.28 Different motivations for going for refuge 


This passage spells out the difference between the 


Hinayana 383 


refuge. 


and Mahayaàna attitudes toward taking 


One may go for refuge out of two motivations. The 
common motivation is that one is unable to bear one's 
own suffering, and the special motivation is that one 
cannot bear the suffering of others. 


"The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation', pp.124—25, 


V.29 Refuge ceremony 


The ritual of going for refuge is performed in front of a 
spiritual teacher or a guru. From the two kinds of refuge 
ceremonies — simple and elaborate — described by 
Gampopa in the eighth chapter of his 'The Jewel 
Ornament of Liberation’, what follows is the simple one. 


581 





nó không khác gì răng nanh của Phật. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 275-76, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


QUY Y (NƯƠNG TỰA) PHAT, PHÁP, TÁNG 


V.27 Lói nguyén quy y 


Lời nguyện quy y truyền thống này, phó bién trong 
các trường phái Phật giáo Tây Tang, là do do Ngài 
Ati$a soan.41 


Tü nay cho dén khi dat duoc giác ngó, con xin 
nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng bảo. 


Bằng công đức của việc thực hành sáu toàn hảo (ba- 


la-mât),42 nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi ích 
của tât cả chúng sinh! 


V.28 Các động lực quy y khác nhau 


Đoạn này giải thích sự khác biệt giữa thái độ “Tiêu 
thừa”43 (Hinayána) và Đại thừa (Mahãyãna) đối với 
Việc quy y. 


Người ta có thé quy y vì hai động lực. Động co thông 
thường là vì người ta không thể chịu đựng nỗi khổ đau 
của riêng mình và động cơ đặc biệt là người ta không 
thé chịu dung nỗi khó đau của người khác. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 124-25, do T.A. dịch 
tiêng Anh). 


V.29 Lễ quy y 


Nghi thức quy y được thực hiện trước vị thầy tâm linh 
(thiện tri thức) hoặc vị đạo sư. Trong hai loại lễ quy y - 
đơn giản và công phu - được Gampopa mô tà trong 
chương thứ tám của “Giải thoát trang nghiêm bảo” của 
Ngài thì điều sau đây là cách đơn giản. 








Trước hết, đệ tử thỉnh cầu vị thượng sư (tiến hành 
nghi quỹ). Rồi vị thượng sư sửa soạn cúng dường 
trước ảnh tượng ngôi Tam Bảo hoặc, nếu không được 
như vậy, thì quán tưởng Tam Bảo trụ trong hư không 
mà lễ bái cúng dường trong tâm. 

Rồi đệ tử tụng theo vi thượng sư như vầy: “Thập 
phương nhất thiết chư Phật chư Bồ-tát, xin hãy lắng 
nghe con! Xin thượng sư hãy lắng nghe conl 

Con - tên nhu vầy... từ nay cho đến khi thành tựu 
bồ-đề, xin quy y Phật, đắng Lưỡng túc tôn; xin quy y 
Pháp, Ly dục tôn; và quy y Tăng, Đại chúng trung tón'. 

Kẻ ấy thành tâm lặp lại ba lần như vậy. 


The Jewel Ornament of Liberation, p.125, dịch Anh 
T.A. 


Thiện tri thức 
V.30 Sự cần thiết có thiện tri thức 


Trong phẩm ba của Giải thoát trang nghiêm bảo, 


Gampopa trình bày ba thí dụ về vai trò của vị thiện tri 


thức đạo sư của một người. 

Loại thứ ba là một dị bản mở rộng ngụ ngôn của đức 
Phát vé thuyền / bè (Pháp, xem *Th.23 và *M.20) đặc 
biệt thú vị. 


Thiện tri thức giống như người hướng đạo khi ngươi 
du hành nơi đường lạ; như người hộ tống khi ngươi du 
hành đến chốn nguy hiểm; hay như thuyền sư khi 
ngươi vượt sông lớn.... 


Lúc vượt sông lớn, nếu ngươi lái bè hay thuyền mà 
chẳng có thuyền sư, ngươi có thé không đến được bờ 
bên kia mà chìm ngập giữa dòng hay bị nước cuốn đi. 
Nhưng nếu ngươi có một thuyền sư, vị ấy có thể nỗ lực 
giúp ngươi đến bên kia bờ. 

Cũng vậy, khi vượt bé luân hồi, ngươi có thé lái 
thuyền diệu Pháp, nhưng ngươi cũng có thể bị nhận 
chim vào trong luân hồi hay bị dòng nước lũ cuốn di trừ 





First, the disciple supplicates the teacher (to perform 
the ceremony). Then the teacher takes preparations by 
making offerings in front of the Three Jewels' 
representations or, if that is not possible, he imagines 
the Three Jewels in the sky and gives them homage 
and offerings mentally. 

Then the disciple should say after the teacher as 
follows: “All Buddhas and bodhisattvas, please listen to 
me! Teacher, please listen to me! I 

— named so-and-so - from now on until | reach the 
heart of awakening, go for refuge to the Buddha, the 
most supreme human; go for refuge to the Dharma, the 
most supreme freedom from attachment; and go for 
refuge to the Sangha, the most supreme community!’ 

Sincerely he should repeat it three times. 


"The Jewel Ornament of Liberation', p.125, trans. T.A. 


The spiritual teacher 
V.30 The need for a spiritual teacher 


In chapter three of his 'The Jewel Ornament of 
Liberation’, Gampopa presents three similes for the role 
of a teacher in one's spiritual life. 

The third one is an extended version of the Buddha's 
parable of the boat / raft (of Dharma, see *Th.23 and 
*M.20) is especially interesting. 


The spiritual friend is like a guide when you travel an 
unknown path; like an escort when you travel to a 
dangerous place; or like a ferryman when you cross a 
big river. ... 


When crossing a big river, if you board the raft or 
boat without a ferryman, you may not reach the other 
shore but drown into the water or get carried away by 
the current. But if you have a ferryman, his endeavours 
will help you reach the other shore. 

Likewise, when crossing the ocean of samsara, you 
may board the boat of the supreme Dharma, but you 
may drown into samsara or get carried away by its 


582 





Đầu tiên, dé tử khán cầu vi thầy (làm lễ). Sau đó, vi 
thầy chuẩn bị sửa soạn cúng dường trước các ảnh 
tượng của ngôi ba ngôi báu hoặc, nếu không thể, vị 
thầy tưởng tượng ba ngôi báu trên hư không và phát 
tâm lễ bái và cúng dường. 

Sau đó, người đệ tử nên tụng theo vị Thầy như sau: 
“Tất cả các Phật và các Bồ-tát, xin hãy lắng nghe con! 
Xin thượng sư, hãy lắng nghe con! 

Con - tên như vầy - từ nay trở di cho đến khi dat giác 
ngộ, xin quy y Phát, dáng tối cao nhất (Dáng Lưỡng 
Túc Tôn); xin quy y Pháp, su tự do tối cao nhất khói sự 
ràng buộc; và xin quy y Tăng, cộng đồng tối cao nhát!." 

Người đó nên thành tâm lặp lai vậy ba làn. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 125, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


BẠN TÂM LINH (THIỆN TRI THỨC) 
V.30 Sự cần thiết của vị bạn tâm linh 


Trong chương ba của “Giải thoát trang nghiêm bảo” 
của mình, Gampopa trình bày ba thí dụ mô phỏng về 
vai trò của vi tháy trong đời sóng tâm linh của một 
người. 

Loại thứ ba là một dị bản của câu chuyện ngụ ngôn 
vé chiếc thuyén của đức Phát (vé Pháp, xem *Th.23 và 
*M.20) đặc biệt thú vi. 


Người bạn tinh thần (thiện tri thức) giống như người 
dẫn đường khi ngươi đi một con đường lạ; giống như 
người hộ tống khi ngươi đi du hành đến một nơi nguy 
hiểm; hay như người lái đò khi ngươi vượt sông lớn. 


Khi vượt sông lớn, nếu lên bè hay đò mà không có 
người đưa đò thì ngươi có thể không sang được bờ 
bên kia mà bị chìm xuóng nước hoặc bị dòng nước 
cuốn trôi. Nhưng nếu ngươi có người lái đò, những nỗ 
lực của người ấy sẽ giúp ngươi đến được bến bờ bên 
kia. 

Tương tự như vậy, khi băng qua đại dương sinh tử 
luân hồi, ngươi có thể lên con thuyền của giáo pháp tối 








khi ngươi có một thiện tri thức làm thuyền sư. Cho nên 
nói, ‘Trè phi ngươi có lái chèo bền, thuyền ngươi 
chẳng đến được bên kia bờ. Ngươi dù công đức có 


thừa, không thầy, s sanh tử cũng chưa dứt đời." "385 

Nên ráng, nêu nguoi y chỉ nơi một thiện tri thức, như 
người thuyền SU, ngươi sẽ chắc chắn đến bờ bên kia 
của luân hồi, bến bờ của Niết-bàn. Như 'Hoa Nghiêm 
Kinh' có dạy, “Thiện tri thức như thuyền sư cứu ngươi 
khỏi bién luân hồi." Đó là lý do tại sao ngươi nên y chỉ 
nơi một thiện tri thức, làm người hướng đạo, người hộ 
tống, thuyền sư. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.31—4, dịch Anh 
T.A. 


V.31 Các phẩm tánh của thiện tri thức 


Trước khi nhận một người là thiện tri thức, cần phán 
quan sát phẩm chát tinh thần của người đó dé đảm bảo 
rằng mình sẽ không bi lạc lối bởi một vị tháy' giả. Đoạn 
này chứa một só hướng dán được nêu theo truyền 
thống dé có thé đánh giá như váy. 


Thiện tri thức phàm phu (không phải Phật hay đại Bò- 
tát) nên có hoặc tám đức, hoặc bôn đức, hoặc (chí 
thiêu) đức. 


Thứ nhất trong đó như được nêu trong 'Bồ-tát địa 
luân’: ‘Thiên tri thức của Bồ-tát là một người viên mãn 
tám đức. 

Những gì là tám đức? Vị ấy thọ trì Bồ-tát giới, nghe 
học Bó-tát tạng, thành tựu chứng ngộ, có tâm bi mẫn, 
thành tựu vô úy, nhu hòa nhẫn nhục, tâm trừ hối tiếc, 
và ngôn từ thiện xảo.' 


Thứ hai, trích từ “Trang nghiêm Kinh luận: 'Bồ-tát 





current unless you have a spiritual friend, who is like a 
ferryman. That is why it is said, 'Unless you have an 
oarsman, your boat cannot reach the other shore. You 
may have all good qualities complete but still without a 
master you cannot reach the end of becoming 


(samsàra)."994 

Therefore, if you attend on a spiritual friend, who is 
like a ferry-man, you will certainly reach the other side 
of samsaàra, the land of nirvana. As the 'Flower-array 
Sütra' has it, “The spiritual friend is like a ferryman who 
saves you from the ocean of samsara.' That is why you 
should attend on a spiritual friend who is like a guide, 
and escort, and a ferryman. 


“The Jewel Ornament of Liberation’, pp.31—4, trans. 
T.A. 


V.31 The qualities of a perfect teacher 


Before accepting someone as one's spiritual friend, 
one has to examine the person's spiritual qualities in 
order to make sure that one is not going to be led 
astray by a false ‘master’. This passage contains some 
guidelines given by tradition for carrying out such an 
evaluation. 


A spiritual friend who is an ordinary being (rather than 
a Buddha or a great bodhisattva) should have either 
eight, or four, or (atleast) two good qualities. 


The first set (of qualities) is listed in the 'Stages of the 
Bodhisattva': 'If the spiritual friend of a bodhisattva has 
eight qualities, he is totally perfect in every respect. 

What are those eight qualities? He upholds the 
bodhisattva discipline, he has heard many bodhisattva 
scriptures, has realization, has compassion for others, 
he is fearless, patient, never depressed, and eloquent.’ 


The second set comes from the 'Ornament of 


583 





cao, nhưng ngươi có thé bi chim vào sinh tử luân hồi 
hoặc bi dòng nước cuốn trôi di, trừ khi ngươi có người 
bạn tâm linh (thiện tri thức), người đó giống như người 
lái đò. Đó là lý do tại sao người ta nói, “Nếu ngươi 
không có người chèo thuyền, con thuyền của ngươi 
không thể đến được bờ bên kia. Ngươi có thé có dày 
đủ mọi phẩm chất tốt (công đức) nhưng nếu không có 
người thầy, ngươi không thé đạt đến chám dứt luân 
hồi.”44 

Vì vậy, nếu ngươi theo người bạn tâm linh, là người 
lái đò, ngươi chắc chắn sẽ đến được bờ bên kia của 
sinh tử, biến bờ cõi niết-bàn. Như “Kinh Hoa nghiêm" 
có viết: “Người bạn tinh thần giống như người đưa đò 
cứu ngươi khỏi biển sinh tử luân hồi.” Đó là lý do tại 
sao ngươi nên theo người bạn tỉnh thần, là người 
hướng dẫn, người hộ tống và là người lái đò. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 31-4, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.31 Những phẩm chát của vị thầy hoàn hảo 


Trước khi cháp nhận người nào đó là người ban tinh 
thân, phải kiểm tra phẩm chát tâm linh của người đó dé 
đảm bảo rằng người đó sẽ không bị một “bậc thây” giả 
dẫn dắt đi lac đường. Đoạn này bao gồm một só hướng 
dẫn do truyền thống đưa ra đề thực hiện một đánh giá 
như vậy. 


Người bạn tâm linh (thiện tri thức) là người binh 
thường (chứ không phải là vị Phật hay vi dai Bó-tát) 
nén có tám, hoặc bón, hoặc (ít nhát) hai phâm chát tôi. 


Tập hợp đầu tiên (các phẩm chất) được liệt kê trong 
“Bồ-tát địa luận” (Các giai đoạn của Bồ-tát): “Nếu 
người bạn tâm linh của Bồ-tát có tám phẩm chất thì 
người ấy hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt. 

Tám phẩm chất đó là gì? Vị ấy đề cao giới luật của 
Bồ-tát (thọ tri Bồ-tát giới), vị áy đã nghe nhiều kinh điển 
của Bồ-tát, thành tựu chứng ngộ, có lòng từ bi với 
người khác, vị ấy không sợ hãi, kiên nhẫn, không bao 
giờ thối lui và có tài hùng biện.” 


Bộ thứ hai trích từ “Trang nghiêm Kinh luận Đại 








thiện tri thức, là người đa văn, đoạn trừ nghi hoặc, khả 
tín, thuyết hai thật. (MSA XII.5). (Giải thích:) Vì sở học 
quảng bác, nên nói là đa văn. Vì có trí tuệ quảng bác 
nên có thé đoạn trừ được nghi hoặc của kẻ khác. 

Vì hành sự như bậc thiện sĩ, nên ngôn từ đáng được 
tín thọ. Và thuyết minh đạo lý hai thật tướng là tạp 
nhiễm (luân hồi) và thanh tịnh(Niết-bàn). 


Thứ ba, như được nêu trong 'Nhập Bó-tát hành luân’, 
‘Chân thật thiện tri thức giả, tinh thông nghĩa Dai thừa, 
trì Bồ-tát thắng hành, dù nguy hiểm tính mạng, không 
xả BÓ-tát giới. (BCA V.102) Nhu thé, vị ấy cần phải 
thiện xảo trong giáo nghĩa của Đại thừa và tuân thủ 
luật nghi của BÓ-tát. 


Khi có được một thiện tri thức như vậy, ngươi nên y 
chỉ vị ây trong ba cung kính thừa sự, cung kính tín thọ, 
và nỗ lực tu hành (theo lời dạy của vị ây).... 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.38-9, dịch Anh 
T.A. 


Hành trung dao 


V.32 Trung dao thoát khỏi hai cực đoan 


Đoạn này mô tả nhận thức của Dai thừa về trung đạo 
như là một quan điểm vô phân biệt vé thực tại, vượt 
ngoài các kiến cháp thường và đoạn (nihilis:, chủ nghĩa 
hư vô, theo nghĩa tuyệt đối không tồn tại -ý tưởng 
tương tự nhu được nêu trong *Th .168 và cũng được 
tìm thấy trong *M.63). 

Trên một trình độ tinh té hơn, nó cũng được hiéu 
vượt ngoài mọi tư duy phân biệt, ngay cả tư duy về tự 
tánh của tâm. 

Cuối cùng, trung đạo cũng vượt ngoài khái niệm 
phân biệt trung đạo, cho nên, trung đạo chính là trí tuệ 





Mahäyäna Sütras': ʻA perfect bodhisattva teacher has 
vast learning, can eliminate doubts, is trustworthy, and 
teaches the two realities’ (MSA XII.5). (Explanation:) 
Since he has heard many teachings, the teacher has 
vast learning. 

Because he has great wisdom, he can eliminate 
others' doubts. Because he behaves like a supreme 
being, he is trustworthy. And he teaches the two 
realities, those characterized by thorough defilement 
(samsara) and total purification (nirvana). 


The third is described in 'Engaging in the Conduct for 
Awakening’, ‘A true spiritual friend is well-versed in the 
Mahäyana, and has excellent bodhisattva discipline. 
Never leave him even for the sake of your life' (BCA 
V.102). That is, he should be expert in teaching the 
Mahàayana and he should maintain the bodhisattva 
VOW. 


Once you have found such a spiritual friend, you 
should attend on him in three ways: by rendering him 
respectful service, by showing him faithful devotion, 
and by diligently practising (his teachings). ... 


“The Jewel Ornament of Liberation', pp.38-9, trans. 
T.A. 


Practising the middle way 


V.32 The middle way as freedom from the two 
extremes 


This passage describes the Mahayana understanding 
of the middle way as a non-conceptual view of reality, 
one which is free from the extreme views of 
permanence and nihilism (in the sense of complete 
non-existence — an idea similar to that expressed in 
*Th.168 and also found in *M.63). 

On a more subtle level, it is also understood as 
freedom from any conceptions even about the mind's 
identity. 

Eventually, the middle way turns out to be non- 
conceptual state itself, which is the perfection of 


584 





thừa” “Vị thầy Bồ-tát hoàn hảo có hoc thức rộng lớn, 
có thé loại bỏ nghi ngờ, đáng tin cậy và giảng dạy vé 
hai thực tai" (MSA XII. 5). (Giải thích:) Vì đã nghe nhiều 
lời dạy, nên vị thầy ấy có học rộng lớn. Bởi vì có trí tuệ 
tuyệt vời, nên ngài có thể loại bỏ các nghi hoặc của 
người khác. 

Bởi vì ngài cu xử như một dáng tối cao (bậc thiện sĩ), 
nên ngài rất đáng tin cậy. Ngài dạy hai thực tại, những 
thực tại được đặc trưng bởi sự nhiễm ô triệt để (luân 
hồi) và sự thanh tịnh hoàn toàn (niết-bàn). 


Phần thứ ba được mô tả trong “Nhập Bồ-tát hành 
luận,” “Người bạn tâm linh thực sự thông thạo Đại thừa 
và có kỷ luật Bồ-tát xuất sắc. Đừng bao giờ rời bỏ vị 
ấy, ngay cả vì lợi ích của mạng sống của bạn” (BCA 
V.102). Nghĩa là vị ấy cần phải chuyên môn trong việc 
giảng day Đại thừa và tuân thủ thé nguyện Bồ-tát. 


Một khi đã tìm được người bạn tỉnh thần (thiện hữu 
tri thức) như vậy, ngươi nên theo vi ấy theo ba cách: 
bằng cách tôn kính phục vụ vị ây, bằng cách thể hiện 
sự tận tâm trung thành với vị ấy và bằng cách siêng 
năng thực hành (giáo pháp của vị ấy). 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 38-9, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


THỰC HÀNH TRUNG ĐẠO 


V.32 trung đạo thoát khỏi hai cực đoan 


Đoạn này mô tả sự hiểu biết của Đại thừa vé con 
đường trung đạo như một quan điềm phi khái niệm về 
thực tại, một quan dim thoát khỏi những quan điểm 
cực đoan về tính vĩnh viễn (thường kiến) và chủ nghĩa 
hư vô (đoạn kiến) (theo nghĩa là hoàn toàn không tồn 
tại - một ý tưởng tương tự như được thé hiện trong 
*Th.168 và cũng được tìm thấy trong *M.63). 

Ở một mức độ tinh tế hon, nó còn được hiễu là sự tự 
do khỏi mọi quan niệm ngay cả về bản sắc của tâm trí. 

Cuối cùng, trung đạo tự nó trở thành trạng thái không 
tri giác, đó là sự hoàn thiện của trí tuệ. 








ba-la-mật.38 


Chấp hữu (tồn tại) hay chấp vô (không tồn tại) đều 
sai lầm, bởi vì chúng rơi vào hai cực đoan là thường 
kiến và đoạn kiến. 

Nhu được nói trong “Căn bản Trung luân (của Long 
Thọ), nói hữu, là thường kiến, nói vô, giả tức đoạn 
kién' (MMK XV.10a). Rơi vào hai cực đoan thường kiến 
và đoạn kiến tức là mê hoặc. Mê hoặc thì không giải 
thoát luân hồi. 

'Bảo man luận' cũng nói, 'Thế gian như quáng nắng 
(dương diệm), chấp hữu hay chấp vô, thảy đều là mê 
hoặc. Mê hoặc thì không giải thoát. (RV 1.56). 


Vậy nên, nếu ai hỏi làm thế nào để đạt được giải 
thoát, nên đáp rằng, chỉ có giải thoát bằng con đường 
giữa (trung đạo) không trụ trong hai cực đoan. 

Như “Bảo man luân nói, ‘Ai thấy pháp như thuc, bản 
lai vốn không sanh,387 không trụ thường hay đoạn, 
người ấy thoát luân hồi' (RV I.57b). 

'Căn bản trung luận' cũng nói, 'Cho nên người có trí, 
không trụ hữu hay vô.' (MMK XV.10b). 


Nếu hỏi, trung đạo lìa hai cực đoan là gì, như được 
nói trong kinh 'Bảo tích” ‘Này Ca-diép, thế nào là Bồ-tát 
như lý gia hành pháp? Đó là gia hành trung đạo chân 
chánh quán sát các pháp. Thế nào là gia hành trung 
đạo chân chánh quán sát các pháp? 


Này Ca-diếp, gia hành như vày: nói thường, là một 
cực đoan; vô thường là một cực đoan khác.388 Những 





wisdom. 385 


Apprehending | phenomena as existent or 
apprehending them as non-existent are both faulty, 
because they represent falling into the extremes of 
permanence and nihilism. 

As said in (Nagarjuna's) ‘Fundamental Treatise on 
the Mille Way', "Existence" is the view of permanence; 
“non-existence” is the view of nihilism’ (MMK XV.10a). 
Falling into the extremes of permanence and nihilism is 
to be deluded, and if one is deluded, one cannot attain 
liberation. 

In the ‘Precious Garland? he also says, “To 
apprehend this mirage-like world either as existent or 
as non-existent is delusion, and if there is delusion, 
there can be no liberation’ (RV 1.56). 


So, if one asks how liberation can be attained, the 
answer is that one can attain liberation through 
practising the middle way, which is free from the two 
extremes. 


As the 'Precious Garland' says, 'One who knows 


phenomena as they are (i.e. unproduced or unborn) 288 
will not rely on either (extreme of existence or non- 
existence) but attain liberation’ (RV I.57b). 

The 'Fundamental Treatise on the Mille Way' also 
says, 'Therefore, the wise should not adhere to either 
(the extreme of) existence or non-existence' (MMK 
XV.10b). 


One may wonder what exactly the middle way is, 
which avoids the two extremes. It is described thus in 
the 'Heap of Noble Jewels Sūtra’: 'Ka$yapa! How 
should a bodhisattva correctly apply himself to the 
Dharma? He should apply himself to the middle way 
which is the correct assessment of phenomena. And 
what is the correct assessment of phenomena? 


Ka$yapa, it is thus: That they are permanent is one 
extreme; that they are impermanent is the other 


585 





Việc hiểu các hiện tượng tồn tai (chấp hữu) hoặc 
hiểu chúng không tồn tại (chấp vô) đều là sai lầm, bởi 
vì chúng đại diện cho việc rơi vào cực đoan của tính 
vĩnh viễn (thường kiến) và chủ nghĩa hư vô (đoạn 
kiến). 

Như đã nói trong “Luận thuyết Cơ bản vé trung dao" 
(của Nägärjuna, Hán dịch là Long Tho), “Sự tồn tại” 
(hữu) là quan điểm về sự vĩnh viễn (thường kiến); 
“Không tồn tại” (vô) là quan điểm của chủ nghĩa hư vô 
(đoạn kiến) (MMK XV. 10a). Rơi vào cực đoan vĩnh 
viên (thường kiến) và hư vô (đoạn kiến) tức là bị mê 
hoặc và nếu bị mê hoặc hay ảo tưởng thì không thể đạt 
được giải thoát. 

Trong “Bảo man luận,” Ngài cũng nói, "Dé hiểu được 
thế giới giống như ảo ảnh này tồn tại (chấp hữu) hoặc 
không tồn tại (chấp vô) đều là mê hoặc hay là ảo tưởng 
và nếu có ảo tưởng, không thể có sự giải thoát” (RV I. 
56). 


Vì vậy, nếu ai hỏi làm thế nào để đạt được sự giải 
thoát thì câu trả lời là người ta có thể đạt được sự giải 
thoát nhờ thực hành con đường trung đạo, thoát khỏi 
hai trạng thái cực đoan. 

Như “Bảo man luận" nói, “Ai biết các hiện tượng như 
chúng đang tồn tại (tức là không được tạo ra hoặc 
chưa được sinh ra)48 sẽ không dựa vào một trong hai 
(thái cực của tồn tại hoặc không tồn tại) mà đạt được 
giải thoát” (RV I. 57b). 

“Luận thuyết cơ bản về trung đạo" cũng nói, “Vì vậy, 
người trí tuệ không nên dựa theo (thái cực của) sự tồn 
tại hoặc không tồn tại” (MMK XV. 10b). 


Người có thể tự hỏi vậy chính xác trung đạo là gì, mà 
tránh được hai cực đoạn. Nó được mô tả như vậy 
trong “Bảo tích:” “Này Ca-diép (Kasyapa)! Bồ-tát áp 
dụng chính xác mình vào giáo pháp như thế nào? Vị ấy 
áp dụng chính mình theo trung đạo để có sự đánh giá 
đúng đắn các hiện tượng. Và đánh giá đúng sự vật 
hiện tượng là gì? 


Này Ca-diếp (Kà$yapa), như vậy: rằng vĩnh viễn 
(thường) là một cực đoan; rằng vô thường là một thái 








gì là trung đạo giữa hai cực đoan, cái ấy không thể 
quán sát, không thể hiển thị, không thể hiển hiện, 
không thể giác tri. 

Này Ca- diếp, đó là trung đạo quán sát các pháp. 
Này Ca-diếp! Nói ngã, là một cực đoan; nói vô ngã 
(phủ nhận hoàn toàn mọi ý niệm về tự ngã) là một cực 
đoan khác. Những gì là trung đạo giữa hai cực đoan, 
cái ấy không thé quán sát, không thể hién thị, không 
thé hiển hiện, không thé giác tri. 

Này Ca-diếp, nói luân hồi là một cực đoan; nói Niết- 
bàn (đoạn diệt luân hồi) là một cực đoan khác. Những 
gi là trung đạo giữa hai cực đoan, cái ấy không thé 
quán sát, không thể hiển thị, không thể hiển hiện, 
không thé giác tri.'989 


Cũng vậy, Tịch Thiên ($àntideva) nói rằng, ‘Tâm 
không phải ở trong, không phải ở ngoài, không tìm thây 
ở nơi nào khác, không pha trộn cũng không phân ly với 
bât cứ cái gì, bởi nó không là gì cả; vì vậy, chúng sanh 
tự tánh là Niét-bàn.'390 (BCA IX.103b-104). 


Do đó, không phân biệt theo hai cực đoan thì được 
gọi là trung đạo, nhưng trung đạo cũng không thể bị 
phân biệt; nó không phải cảnh sở thủ (cái được nắm 
bắt bởi thức), vượt ngoài tâm phân biệt. 

Ngài Ati$a cũng nói, 'Hãy quán sát như vầy: tâm quá 
khứ đã qua, đã diệt, tâm vị lai chưa sanh, chưa khởi, 
tâm hiện tại thì quá khó nắm bắt. Tâm không có màu 
sắc hay hinh dáng gi, như hư không.'39! 

Cũng vậy, 'Hién quán trang nghiêm luận' nói, 'Khóng 
ở trong, không ở ngoài, không trụ ở giữa, cả hai, tự 
tánh bình đẳng trong cả ba thời; như vậy được nói là 
bát-nhã ba-la-mát.' 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.285-87, dich 





extreme.997 What is in the middle between those two 
extremes is indiscernible and imperceptible; it cannot 
be indicated or conceptualized. 

Ka$yapa, this is the middle way which is the right 
assessment of phenomena. Kas$yapa! (The view of a 
permanent) self is one extreme, that of non-self (as 
utter denial of any kind of self) the other extreme. What 
is in the middle between those two extremes is 
indiscernible and imperceptible; it cannot be indicated 
or conceptualized. Ka$yapa, this is the middle way 
which is the correct assessment of phenomena. 

Ka$yapa! Samsära is one extreme, nirvana (as 
complete cessation) is the other extreme. What is in the 
middle between those two extremes is indiscernible 
and imperceptible; it cannot be indicated or 
conceptualized. Kasyapa, this is the middle way which 


is the correct assessment of phenomena. 388 


Also, Sàntideva says, 'The mind cannot be found 
either inside, outside (the body), or anywhere else, 
neither intermingled nor separate from it, and so cannot 
exist at all. Sentient beings, therefore, are naturally in 


nirvana 28 (BCA IX.103b-104). 


Therefore, avoiding conceptualization in terms of the 
two extremes is what is called the middle way, but the 
middle way should not be conceptualized either. 
Without apprehending it as something “out there’, it is to 
dwell beyond the intellect. 

Ati$a also said, 'Consider this: The past thought has 
already ceased to exist, the future thought has not yet 
come into being, and the present thought is extremely 
elusive. The mind does not have any colour or shape; 
similar to the sky, it does not have any concrete 


identity. 390 
Also, the 'Ornament of Clear Realization' says, 'Not 
to be found in either extreme of outside or inside, nor in 
between the two, being the same in the past, present, 
and future, it is found to be the perfection of wisdom.’ 
"The Jewel Ornament of Liberation’, 
586 


pp.285-87, 





cuc khác. 4 Những điều trung lập giữa hai thái cực đó, 
là không thé nhận thấy và không thể nhận thấy được; 
không thể định nghĩa hoặc khái niệm hóa được. 

Này Ca- diếp (Ka$yapa), đây là trung đạo, đó là sự 
đánh giá đúng đắn về các hiện tượng. Này Ca- -diếp 
(Kãéyapa)! (Quan điểm về một cái tôi vĩnh viễn) là một 
thái cực, thái cực của phi ngã (như phủ nhận hoàn 
toàn bất kỳ loại ngã nào) là thái cực còn lại. Những 
điều trung lập giữa hai thái cực đó, là không thể nhận 
thấy và không thể nhận thấy được; không thể định 
nghĩa hoặc khái niệm hóa được. Này Ca-diếp 
(Kã$yapa), đây là trung dao, là sự đánh giá chính xác 
các hiện tượng. 

Này Ca-diép (Kasyapa)! Luân hồi là một thái cực, 
niết-bàn (như sự chấm dứt hoàn toàn) là thái cực khác. 
Cái gì ở giữa hai thái cực đó là không thể nhận thấy và 
không thể nhận thấy được; không thể định nghĩa hoặc 
khái niệm hóa được. Này Ca-diép (Kàsyapa), đây là 


trung đạo, là sự đánh giá đúng đắn các hiện tượng.”48 


Ngoài ra, Sàntideva (Tịch Thiên) nói rằng, “Tâm trí 
không thé được tìm thấy bên trong, bên ngoài (co thể), 
hay bất cứ nơi nào khác, không xen lẫn hay tách rời 
khỏi nó và vì vậy, không thé tồn tại. 

Chúng sinh, do đó, tự nhiên ở trong niết-bàn “(BCA 
IX. 103b-104).49 


Vi váy, tránh khái niém hóa theo hai thái cuc goi là 
trung dao, nhung trung dao cüng khóng nén khái niém 
hóa. Không hiểu nó như một thứ gì đó “ở ngoài kia,” nó 
nằm ngoài trí tuệ. 

Ngài Ati$a (A-đề-sa) cũng nói rằng, “Hãy xem xét 
điều này: Suy nghĩ trong quá khứ đã không còn tồn tại, 
suy nghĩ tương lai chưa ra đời và suy nghĩ hiện tại vô 
cùng khó nắm bắt. Tâm trí không có bát kỳ màu sắc 
hay hình dạng nào; tương tự như bầu trời (hư không), 
nó không có bát kỳ bản sắc cụ thể nào.”50 

Ngoài ra, “Hiện quán trang nghiêm luận” nói, “Không 
được tìm thấy ở hai cực bên ngoài hay bên trong, cũng 
không phải ở giữa hai bên, tương tự trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai, nó được tìm thấy là sự toàn hảo 
của trí tuệ (bát-nhà ba-la-mát)." 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 285-87, do T.A. dịch 








Anh T.A. 
Bó-dé tâm (bodhi-citta) 


Bó-dé tám là khái niém quan trong nhát trong Phát 
giáo Dai thừa và Kim cang thừa (xem *M.71-6). Nó có 
nghĩa là tám (citta) hướng đến thành tựu giác ngộ 
(bodhi) của Phật vì ích lợi cho chúng sanh, và chỉ cho 
tâm của Bồ-tát trong các giai đoạn tu tập khác nhau. 

Bước vào Bồ-tát dao được đánh dáu bằng phát bô- 
đề tâm”, được hiễu là phát khởi chí nguyện vững chắc 
mong câu giác ngộ, thành Phật chánh đẳng giác, vì lợi 
ích của nhiêu người. 

Ngoài điều này (bó-dé nguyện), bó-dé tâm cũng là 
bó-dé hành, phát tâm dai bi làm nguôn suối định hướng 
Bồ-tát đạo hướng tới Phát quả và giúp người khác cũng 
phát tâm như vậy. 


V.33 Định nghĩa bô-đề tâm 


Tự tánh của phát bồ-đề tâm được nói là (phát khởi) 
tâm nguyện thành chánh đẳng bó-dé vi lợi ích chúng 
sanh. Nhu nói trong “Hiện quán trang nghiêm luận: 
'Phát tâm bồ-đề vì lợi tha, nguyện thành chánh đẳng 
đại bó-dé.' 


The Jewel Ornament of Liberation, p.134, dịch Anh 
T.A. 


V.34 Ngài Tịch Thiên (Sàntideva) thuyết vé lợi ích 
của bó-dé tám 


'Nháp bó-dé hành’ là một trong những tác phẩm văn 
học kinh dién nỗi tiếng nhất của Phật giáo Dai thừa. 
Được viết bởi Ngài Tịch Thiên (Sãntideva), đại luận sư 
thế kỷ thứ tám Tây lịch, nó đã truyền cảm hứng cho cả 
Đại thừa lẫn Kim cang thừa từ đó. 

Các câu dưới đây từ phẩm đầu tiên (có tiêu dé là 
Những lợi ích của bó-dé tâm’) đặc biệt nói tiéng, và dà 
được dẫn trong nhiều văn bán sau này vé phát khói bó- 





trans. T.A. 
The awakening-mind (bodhi-citta) 


Bodhi-citta is the single most important concept in 
Mahayaàna and Vajrayana Buddhism (see *M.71—6). It 
means the mind (citta) oriented to attaining a perfectly 
awakened Buddha's awakening / enlightenment (bodhi) 
for the sake of benefitting others, and refers to the mind 
of a bodhisattva at different stages of spiritual 
development. 

Entering the path is marked by what is called the 
'arousing of awakening-mind', understood as giving rise 
to the firm aspiration to reach awakening, in the sense 
of perfectly awakened Buddhahood, for the sake of 
others. 

Beyond this, the awakening-mind is a compassionate 
mental orientation that should be the source of 
engaged practice to move towards Buddhahood and 
help others to do likewise. 


V.33 Definition of the awakening-mind 


Arousing the awakening-mind is defined as (giving 
birth to) the wish for truly complete awakening for the 
sake of others. As said in the 'Ornament of Clear 
Realization’: “Arousing the (awakening-) mind is the 
wish (to achieve) complete awakening for the sake of 
others.’ 


‘The Jewel Ornament of Liberation’, p.134, trans. T.A. 


V.34 Šāntideva on the benefits of the awakening- 
mind 


‘Engaging in the Conduct for Awakening’ is among 
the most famous literary classics of Mahāyāna 
Buddhism. Authored by the great monk-philosopher 
Santideva in the eighth century CE, it has kept inspiring 
both Mahayaàna and Vajrayana Buddhist ever since. 

The verses below from its first chapter (titled “The 
benefits of the awakening-mind) are particularly well- 
known, and have been quoted in many later texts on 


587 





tiéng Anh). 
TÀM GIÁC NGO (BODHI-CITTA) 


Tám giác ngộ là khái niệm quan trong nhất trong 
Phát giáo Dai thừa và Kim cương thừa (xem *M.71-6). 
Nó có nghĩa là tâm (citta) hướng đến việc đạt được sự 
tỉnh thức / giác ngộ hoàn toàn (bodhi) của Phật vì lợi 
ích của người khác và dé cập đến tâm của BÓ-tát ở các 
giai đoạn phát triển tu tập tâm linh khác nhau. 

Bước vào con đường được đánh dấu bằng cái được 
gọi là “sự phát khởi tâm giác ngộ,” được hiểu là làm 
nảy sinh khát vọng vững chắc dé đạt tới sự giác ngộ, 
theo nghĩa là Phật quả Chánh đẳng Chánh giác, vì lợi 
ích của người khác. 

Ngoài ra, tâm giác ngộ là một định hướng tinh thần từ 
bi nên là nguón góc của thực hành gắn bó dé hướng tới 
Phật quả và giúp những người khác làm được như vậy. 


V.33 Định nghĩa tâm giác ngộ (tâm bó-dà) 


Phát khởi tâm giác ngộ được định nghĩa là (sinh ra) 
mong muốn về sự giác ngộ hoàn toàn (Chánh đẳng 
Chánh giác) thực sự vì lợi ích của người khác. Như đã 
nói trong “Hiện quán trang nghiêm luận:” “Phát khởi 
tâm trí (giác ngộ) là mong muốn (đạt được) giác ngộ 
hoàn toàn (Chánh đẳng Chánh giác) vì lợi ích của 
người khác.” 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 134, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.34 Šãntideva (Tịch Thiên) nói về lợi ích của tâm 
giác ngộ (tâm bó-de) 


“Nhập bô- đề hành luận” là một trong những tác phẩm 
kinh điển văn học nỗi tiếng nhất của Phật giáo Đại 
thừa. Tác giả là nhà sư-triết gia vĩ dai Sàntideva (Tịch 
Thiên) vào thế kỷ VII, tập này đã tiếp tục truyền cảm 
hứng cho cả Phật giáo Đại thừa và Kim cương thừa ké 
từ đó. 

Những câu dưới đây từ chương đầu tiên của nó (có 
tiêu đề “Những lợi ích của tâm giác ngộ (tâm bó-dà) 








4. Nhàn hạ, tương ung?92 thật khó có. Nếu không 
nhân đây phát tâm nguyện, vì lợi chúng sanh thành bó- 
dé, uóng được thân người, bao giờ có? 


5. Như mây mưa che tối đêm đen, chớp lóe chỉ hiện 
trong sát-na. Bằng uy đức của Phật cũng vậy, tâm 
người hưởng phước chi sát-na. 


6. Bởi lực chút thiện thường rất yếu, mà lực của ác 
lớn khủng khiép; như vậy nêu phát bó-dé tâm, chỉ băng 
chút thiện tháng dai ác. 


7. Tư duy trải qua vô lượng kiếp, chư Phật thấy rõ lợi 
ích này, vô lượng chúng sanh nương tâm này, thuận 
lợi dễ đắc tối thắng lạc. 


8. Muốn diệt trăm khó trong ba hữu, và trừ tất cả bát 
an cho chúng sanh, muốn hưởng trăm thứ phúc lạc ây, 
luôn luôn chó xả bó-dé tâm. 


9. Chúng sanh khó bức ngục luân hồi, sát-na phát 
khởi bồ-đề tâm, tức khắc được gọi là con Thiện Thệ, 
thế gian trời người thảy kính lễ. 


10. Kiên cố thọ trì tâm bó-dé, cũng như tối thắng 
thuốc luyện vàng tốt, chuyển thân cấu ué thành vô giá, 
tịnh như bảo tượng Tối Thắng Tôn. 


11. Đạo sư duy nhất của thế gian, bằng vô lượng trí 
quán thấy rõ, phi thường trân quy tâm bó-dé, những ai 





arousing the awakening-mind. 


4. This freedom and connection? ? is very difficult to 
find. If | do not take advantage of this opportunity now 
to attain what can be accomplished by a human being, 
will | ever get it back again? 


5. Like a flash of lightening from among clouds on a 
dark night, illuminating everything for an instant — that 
is how rarely, by the Buddha's might, a beneficial 
insight ever occurs in the world. 


6. This is because wholesome thoughts are always 
feeble, while unwholesome ones are too strong and 
irresistible. Could they be overpowered by any 
wholesomeness other than the complete awakening- 
mind? 


7. This is what the Capable Lord, who has cultivated 
it throughout many ages, has found to be most 
beneficial — it can help an immeasurable multitude of 
people to easily attain the highest state of bliss. 


8. If you wish to put down the hundred pains of 
existence, dispel all the pain of sentient beings, and 
also undergo much happiness (on the path), then you 
should never forsake the awakening-mind. 


9. As the awakening-mind is born in those tormented 
ones captive in the prison samsara, from that very 
moment they will be called 'princes (or princesses) of 
the Tathagata', and will be honoured by worldly gods 
and humans. 


10. You should firmly apprehend this that is known as 
the awakening-mind because it is like the best kind of 
gold-making elixir; this impure body you have taken is 
transformed by it into the invaluably precious body of a 
Buddha. 


11. As itis so valuable and has been well-assayed by 
the sole leader of beings (the Buddha) in his 


588 





dác biét nói tiếng và đã được trích dẫn trong nhiều văn 
bản sau này về việc phát khởi tâm giác ngộ (tâm bó- 
đề). 


4. Sự tự do và kết nối này91 rất khó tìm thấy. Nếu ta 
không tận dụng cơ hội này ngay Bây giờ, để đạt được 
những gi có thé đạt được bởi một con người, liệu ta có 
bao giờ lấy lại được nó không? 


5. Giống như mót tia sáng lóe lên giữa những dám 
mây trong đêm đen, soi sáng mọi thứ trong chốc lát 
(sát-na), đó là điều rất hiếm, bằng uy đức đức Phật, 
một sự sáng suốt hữu ích từng xuất hiện trên thế giới. 


6. Điều này là do những ý nghĩ thiện luôn yếu ớt, 
trong khi những ý nghĩ bất thiện quá mạnh và không 
thé cưỡng lại được. Chúng có thé bị ché ngự bởi bát 
kỳ thiện hạnh nào khác ngoài tâm giác ngộ không? 


tế Đây là điều mà bậc Thiện Thệ, người đã tu luyện 
tâm giác ngộ trong suốt nhiều đời, nhận thầy là rõ lợi 
ích nhất này - nó có thể giúp vô số người dễ dàng đạt 
được trạng thái phúc lạc cao nhất. 


8. Nếu ngươi muốn dẹp bỏ trăm nỗi khổ đau trong sự 
tồn tại (hữu), xua tan mọi nỗi khổ đau của chúng sinh 
và cũng trải qua nhiều phúc lục (trên con đường) thì 
ngươi đừng bao giờ từ bỏ tâm giác ngộ. 


9. Khi tâm giác ngộ được sinh ra trong những người 
bị dày vò bị giam cầm trong ngục tù luân hồi thì ngay từ 
lúc đó họ sẽ được gọi là “hoàng tử (hoặc công chúa) 
của Như Lai” và sẽ được tôn vinh bởi các chưa thiên 
và con người thế gian. 


10. Ngươi nên nắm chắc điều này được gọi là tâm 
giác ngộ bởi vì nó giống như một loại thần dược tốt 
nhất dé tạo ra vàng; thân thé bát tinh này mà nguoi có 
duoc chuyén hóa thành thán thé vó cüng quy giá cüa 
vi Phát. 


11. Vi nó rát có quý giá và đã được nhà vi dao sư 
duy nhát của thê gian (Đức Phật) đánh giá tôt bằng trí 








muốn vượt thoát luân hồi, kiên cố hộ trì tâm giác ngộ. 


12. Cây chuối cho quả rồi tàn lụi, các thiện pháp kia 
cũng như vậy. Duy chỉ cây quả bó-dé tâm, thường 
hăng cho quả mà không diệt. 


13. Ngay dù đã tạo tội cực ác, sát-na nương tựa bó- 
đê tâm, như tựa dũng sĩ thoát đại họa; chúng sanh vô 
tri sao không tựa? 


14. Giác tâm như kiếp hóa, sát-na hủy chư tội... 


Engaging in the Conduct for Awakening, |.4—14, dịch 
Anh T.A. 


V.35 Các loai bó-dé tám I 


Sau khi ca tung nhüng loi ích này, Santideva phán 
biệt giữa hai loại bó-dé tám. 


15. Tóm tắt, tâm bồ-đề, nên biết có hai loại, đó là bò- 
đê nguyện, cùng với bô-đê hành. 


16. Như người khôn phân biệt, muốn đi và đi thật, 
Hiên trí cũng nhu vậy, phân biệt nguyện rói hành. 


17. Quả của bồ-đề nguyện, trong sanh tử tuy lớn, 
không như bó-dé hành, cho quả không gián đoạn. 


Engaging in the Conduct for Awakening, 1.15—17, 





immeasurable wisdom, those who wish to avoid rebirth 
in samsara should firmly apprehend this precious 
awakening-mind. 


12. Every other wholesome action is like a plantain 
tree; it yields fruit but once, then it dies away. The tree 
of awakening-mind, however, brings fruit all the time; 
rather than dying away, it multiplies. 


13. Even if you have committed terrible misdeeds — 
once you put your trust in (awakening-mind), as in a 
body-guard, you are instantly saved from the great 
danger (of falling to the lower realms). Why should the 
heedless not put their trust in it? 


14. It will surely consume (the effects of) all major 
wrong-doing in an instant, like the (all-consuming) 
conflagration at the end of times ... 


‘Engaging in the Conduct for Awakening’, l.4—14, 


trans. T.A. 
V.35 Types of awakening-mind I 


After celebrating those benefits, Santideva proceeds 
to distinguish between two types of awakening-mind. 


15. In brief, the awakening-mind is known as having 
two types; the awakening-mind of aspiration, and the 
awakening-mind of engagement. 


16. The skilful should understand the distinction 
between the two in the same way as the difference 
between wishing to go (somewhere) and actually being 
on the way. 


17. The awakening-mind of aspiration, while in 
samsara, is very fruitful, but it does not yield continuous 
karmic benefit as the mind of engagement does. 


‘Engaging in the Conduct for Awakening’, l.15—17, 


589 





tuệ vô lượng của Ngài, những ai muốn tránh tái sinh 
trong luân hồi nên nắm bắt vững chắc tâm giác ngộ 


quý giá này. 


12. Mọi hành động thiện hạnh khác đều giống như 
cây chuối; nó trổ quả nhưng chỉ một lần, sau đó, nó 
chết đi. Cây của tâm giác ngộ, tuy nhiên, luôn luôn kết 
trái; thay vì bị chết đi, nó nhân lên. 


13. Ngay cả khi ngươi đã phạm phải những sai lầm 
khủng khiếp - một khi ngươi đặt niềm tin vào (tâm giác 
ngộ), như người vệ sĩ, ngươi ngay lập tức (trong 
khoảng sát-na) được cứu khỏi nguy cơ lớn (rơi xuống 
các cõi thấp). Tại sao những kẻ buông lung lại không 
đặt niềm tin vào nó? 


14. Chắc chắn nó sẽ làm tiêu hao (hậu quả của) tất 
cả những hành động sai trái nghiêm trọng ngay lập tức 
(trong khoảng sát-na), giống như sự bùng nỗ (tiêu hao 
tất cả) vào cuối thời... 


(Nhập Bó-dé hành luận, |. 4-14, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.35 Các loại tâm giác ngộ (tâm bó-dé) I 


Sau khi tán dương những lợi ích đó, Santideva (Tịch 
Thiên) tiên hành phân biệt giữa hai loại tâm giác ngộ. 


15. Tóm lại, tâm giác ngộ (tâm bồ-đề) (được biết là 
có hai loại; tâm giác ngộ theo nguyện vong (bó-dé 
nguyện) và tâm giác ngộ theo sự dấn thân (bồ-đề 
hành). 


16. Người khéo léo nên hiểu sự khác biệt giữa hai 
điều này giống nhu sự khác biệt giữa mong muốn di 
(một nơi nào đó) và thực sự đang trên con đường đó. 


17. Tâm giác ngộ theo nguyện vọng, trong khi ở 
trong sinh tử luân hồi, tuy rất có kết quả, nhưng nó 
không mang nghiệp thiện liên tục như tâm giác ngộ 
theo sự dấn thân. 


(Nhập bó-dé hành luận, |. 15-17, do T.A. dịch tiếng 








dịch Anh T.A. 
V.36 Các loại bó-dé tâm II 


Ngoài giải thích tán căn dé vé phân biệt bó-dé tám 
như trên, đoạn văn trích dưới còn nêu thêm một phán 
loại khác căn bản hơn vé bó-dé tám thành thế tuc’ và 
thắng nghĩa: 

Loại thứ hai phát sinh từ hiện quán thực tướng chân 
như và giai đoạn cuối cùng của gia hành tu đạo. 


Y theo tự tánh mà phân biệt, có hai loại bồ-đề tâm: 
thế tục bồ-đề tâm và thắng nghĩa bồ-đề tâm. 


Như trong 'Nhập bó-dé hành luân có nói, ‘Nhu người 
khôn phân biệt, muốn đi và đi thật, Hiền trí cũng như 
vậy, phân biệt nguyện rồi hành. (BCA I.16). Như có 
người muốn đi đến Lhasa, trước hết người đó phải 
khởi ý nghĩ rằng “Ta sẽ đi đến Lhasa.’ 

Cũng như vậy, trước hết ta phải phát nguyện 'Tói 
nên giúp cho hết thảy chúng hữu tình đạt được quả vị 
chánh đẳng giác viên mãn.' Đây là bồ-đề nguyện, như 
có ý muốn di (đâu đó). Sau đó ta chuẩn bi hành trang 
lên đường, tháng ngựa, và chuẩn bi các thứ khác cho 
hành trình thực sự đi đến Lhasa, rồi cuối cùng khởi 
hành. 

Tương tự như vậy, dé làm cho hết thảy chúng hữu 
tình đạt được quả vị chánh đẳng giác viên mãn, ta cần 
phải quyết định tu học bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tinh lu, và trí tuệ; rồi mới bắt đầu hành sáu ba- la-mật 
ấy. Đây là bồ-đề hành, như người thực sự lên đường. 


Cả bồ-đề nguyện và bồ-đề hành đều là thế tục bồ-đề 
tâm. 

Trong tư lương dao và gia hành đạo,393 y cứ thế tục 
bô-đê tâm, trải qua thời gian lâu dài do năng lực tu tâm, 





trans. T.A. 
V.36 Types of awakening-mind II 


Besides containing a very down-to-earth explanation 
on the above distinction, this passage introduces an 
even more fundamental classification of awakening- 
mind into the ‘relative’ and the 'ultimate' types. 

The latter is born from a direct insight into reality at a 
later stage in the path. 


When classified according to its nature, there are two 
types of awakening-mind: relative and ultimate. 


Within relative awakening-mind, there are two further 
sub-types: the mind of aspiration and the mind of 


engagement. 
As it is said in 'Engaging in the Conduct for 
Awakening, ‘The skilful should understand the 


distinction between the two in the same way as the 
difference between wishing to go (somewhere) and 
actually being on the way' (BCA 1.16). If you want to go 
somewhere like Lhasa, for example, first you have to 
make up your mind ‘I am going to go to Lhasa.’ 

Just like that, first you have to think ‘I am going to 
make all sentient beings attain the rank of complete 
Buddhahood.' This is the mind of aspiration which is 
like wishing to go (somewhere). Then you arrange for 
the travel provisions, pack horses and other 
preparations for the actual journey to Lhasa, and finally 
really set out on the road. 

Similarly, in order to make all sentient beings attain 
the rank of complete Buddhahood, you decide to 
practise generosity, maintain ethical discipline, cultivate 
patience, make sustained effort, develop meditative 
absorption, and train your mind in wisdom; and then 
you actually start practising these six perfections. This 
is the mind of engagement, which is like actually being 
on the way. 


Both the mind of aspiration and the mind of 
engagement are relative awakening-mind. 
Through training for a long time on the paths of 


392 


accumulation and connection while relying on 


590 





Anh). 
V.36 Các loai tàm giác ngó (tám bó-dé) II 


Bên cạnh việc chứa đựng một lời giải thích rát chán 
thực về sự khác biệt trên, đoạn này giới thiệu một sự 
phân loại cơ bản hơn của tâm giác ngộ thành các loại 
“tương đối” và “tối thượng.” 

Loại sau được sinh ra từ cái nhìn sâu sắc trực tiếp 
vào thực tế ở giai đoạn sau của con đường. 


Khi phân loại theo bản chất của nó, có hai loại tâm 
giác ngộ: Tương đôi và tôi thượng. 


Bên trong tâm thức tương đối, có hai loại phụ nữa: 
Tâm thức theo nguyện vong và tâm thức của su dán 
thân. 

Như đã nói trong “Nhập bó-dé hành luận,” “Người 
khéo léo nên hiểu sự khác biệt giữa hai điều này giống 
như sự khác biệt giữa mong muôn đi (một nơi nào đó) 
và thực sự đang trên con đường đó.” (BCA I. 16). Nếu 
ngươi muốn đến một nơi nào đó như Lhasa chẳng hạn, 
trước tiên ngươi phải hạ quyết tâm “Ta sẽ đến Lhasa.” 

Cũng như vậy, trước tiên ngươi phải nghĩ “Ta sẽ 
khiến tắt cả chúng sinh đạt được cấp bậc của Phật quả 
Chánh đẳng Chánh giác.” Đây là tâm trí của khát vọng 
giống như mong muốn được đi (một nơi nào đó). Sau 
đó, ngươi sắp xếp các hành trang lên đường, thắng 
ngựa và các hành trang khác cho cuộc hành trình thực 
sự đến Lhasa và cuối cùng thực sự lên đường. 

Tương tự, dé làm cho tất cả chúng sinh đạt được cáp 
bậc của quả vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, ngươi 
quyết dinh thực hành bố thí, giữ đạo đức, kiên trì, tinh 
tấn, thiền định và rèn luyện tâm trí của ngươi trong trí 
tuệ; và sau đó, ngươi thực sự bắt đầu thực hành sáu 
sự toàn hảo (sáu ba-la-mật) này. Đây là tâm trí của sự 
dán thân, giống như người thực sự đang trên đường. 


Cả tâm trí khát vọng và tâm trí dán thân đều là tâm 
thức giác ngộ tương dôi. 

Thông qua việc rèn luyện tu tập trong một thời gian 
dài trên con đường tích lũy và kết nói9? trong khi dựa 








cuối cùng trong kiến đạo, 394 hiện quán chân như thật 
tướng của các pháp, chứng Không tánh viễn ly tất cả 
hý luận, đối tượng chân thật của trí tuệ. Đây là thắng 
nghĩa bồ-đề tâm. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.354—55, dịch 
Anh T.A. 


V.37 Phát thé nguyén 


Đoạn sau trích từ phẩm chín trong “Giải thoát trang 
nghiêm bảo" của Gampopa nêu một đoạn ngăn vé nghi 
thức phát bô- đề tâm khởi đâu Bô-tát đạo. 


Vị thượng sư nên hướng dẫn người đệ tử theo cách 
như vầy: 'Ngươi hãy khởi tâm từ và tâm bi trong chốc 
lát mà tư duy nhu vầy: “Chúng sanh sung mãn hu 
không giới. Phiền não sung mãn khắp. chúng sanh. Ác 
nghiệp sung mãn khắp phiền não. Khổ bức sung mãn 
khắp ác nghiệp. 

Hết thảy chúng sanh đang thọ khổ kia đã từng là cha 
mẹ của ngươi (trong. nhiều đời trước: xem *V.13); tất 
cả đều có ân trọng đối với ngươi. Nay hết thảy cha mẹ 
nhiều đời của ngươi đang chìm ngập trong biển sanh 
tử; bức bách bởi vô biên thống khổ, không người y hộ. 
Họ thật chịu thống khổ tận cùng cho đến mê muội! 

Tôi phải làm sao để cho họ an lạc đây? Tôi phải làm 
sao để giải thoát họ khỏi đau khổ này đây?” Rồi tiếp 
theo, tư duy nhu vầy: “Hiện thời tôi không có khả năng 
gì để cứu giúp họ. Vậy, để làm lợi ích cho những 
chúng sanh này, tôi phải chứng đắc quả vị vô thượng 
chánh đẳng chánh giác, dứt sạch tất cả những gì là bát 
đức, viên mãn tất cả mọi công đức, làm lợi lạc cho hết 
thảy chúng sanh”. 


Rồi sau đó dé tử lặp lại ba lần theo vị thượng sư 
răng: ] 
'Hêt thảy chu Phật chu Bô-tát trong mười phuong, 





relative awakening-mind, you finally enter the path of 


seeing2°3 where you have a direct realization of 
emptiness — knowledge without any conceptual 
elaboration — and you understand the actual nature of 
all dharmas. That realization is the arising of ultimate 
awakening-mind. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.354—55, trans. 
T.A. 


V.37 Taking the vow of aspiration 


The following passage from chapter nine of 
Gampopa's ‘The Jewel Ornament of Liberation’ 
contains a short liturgy for taking the vow of awakening- 
mind at the beginning of the bodhisattva path. 


The teacher should instruct the student in the 
following way: 'Meditate on loving kindness and 
compassion for a while, thinking "Wherever space 
expands, there are sentient beings. Wherever there are 
sentient beings, there are defilements. Wherever 
defilements, there are wrong actions. Wherever wrong 
actions, there is suffering. 

All those sentient beings suffering in pain have been 
my fathers and mothers (in previous existences: see 
*V.13). All of my fathers and mothers have been very 
kind to me. Now all of my kind fathers and mothers are 
drowning in the ocean of samsara. They are tormented 
by an incredible amount of suffering. There is no-one to 
protect them. How badly fatigued they are, how 
anguished! 

What could | do to make them happy? What could I 
do to free them from the suffering?" Then meditate on 
the following thought: "Presently | am unable to help 
them. In order to act for their benefit, | must attain the 
state of a perfectly awakened Buddha, who has no 
more faults, who is complete with all good qualities, 
and who is able to act for the sake of the entire world of 
sentient beings”.' 


Then the disciple should repeat three times after the 
teacher: 
'All Buddhas and bodhisattvas abiding in the ten 


591 





vào tâm thức tương đối, cuối cùng ngươi bước vào con 
đường nhìn thấy (kiến đạo)93 nơi ngươi có nhận thức 
trực tiếp về tính không - tri thức không có bát kỳ công 
phu khái niệm nào - và ngươi hiểu bản chất thực tế của 
tất cả các sự vật. Sự nhận biết đó là sự phát sinh của 
tâm thức tối thượng. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 354-55, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.37 Phát lời nguyện 


Đoạn sau đây từ chương chín của “Giải thoát trang 
nghiêm bảo” của Gampopa chứa đựng một nghi thức 
ngắn cho việc phát nguyện tâm giác ngộ khi khởi đầu 
tu đạo Bồ-tát. 


Vị đạo sư nên hướng dẫn đệ tử theo cách sau: “Hãy 
thiền định về lòng từ và bi trong một thời gian, mà nghĩ 
rằng “Bất cứ nơi nào không gian mở rộng, nơi đó có 
chúng sinh. Bất cứ nơi nào có chúng sinh, nơi đó có 
phiền não. Bất cứ nơi nào phiền não, ở đó, có những 
hành động sai trái. Bất cứ nơi nào hành động sai trái, ở 
đó, có khổ đau. 

Tất cả những chúng sinh đang chịu đau đớn đó đều 
là những người cha và mẹ của ta (trong những kiếp 
trước: xem *V.13). Tất cả những người cha và người 
mẹ của ta đã rất tốt với ta. Giờ đây, tất cả những người 
cha, người mẹ tốt bụng của ta đang chìm trong bién 
sinh tử. Họ bi dày vò bức bách bởi vô bién thống khó 
đến mức khó tin. Không có ai bảo vệ họ. Họ mệt mỏi 
đến mức nào, đau khó làm sao! 

Ta có thé làm gi dé ho an lac? Ta có thé làm gi dé 
giải thoát ho khỏi đau khó?" Sau đó, hãy Suy ngẫm về ý 
nghĩ sau: “Hiện tại ta không thể giúp họ. Dé hành động 
vì lợi ích của họ, ta phải đạt được trạng thái của vị Phật 
toàn giác Chánh đẳng Chánh giác, không còn lỗi lầm 
nào nữa, một bậc có đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp và 
có thé hành động vi lợi ích của toàn bộ thế giới chúng 
sinh.” 


Sau đó, đệ tử nên lặp lại ba lần theo vị đạo sư rằng: 
“Tất cả các Phật và BÓ-tát trụ trì trong mười phương, 
xin hãy lắng nghe con! Xin thầy hãy lắng nghe con! 








cúi xin lắng nghe con! Cúi xin thượng sư lắng nghe 
con! Con - tên như vầy — (nay phát nguyện này) bằng 
thiện căn tích tập trong đời này và nhiều đời khác bằng 
bó thí, trì giới, và thiền định mà con đã tự mình làm, 
khuyên bảo người làm, tùy hỷ những gì đã làm. 

Cũng như các đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Thế Tôn, chư đại Bồ-tát đã thâm nhập đại địa 
đầu tiên đã phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng đại 
bó-dé, 

cũng như váy, con — tên nhu vầy — từ nay cho đến 
khi thành tựu đại bồ- đề, con sẽ luôn khởi tâm vô 
thượng cháng đẳng đại bồ-đề độ chúng sanh chưa 
được độ (đưa qua bờ bên kia), giải thoát chúng sanh 
chua được giải thoát, khiến cho an ổn những ai chưa 
được an ổn, khiến chứng đắc Niết-bàn những ai chưa 
chứng đắc Niết-bàn”.' 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.166—68, dich 
Anh T.A. 


V.38 Tháu suót bó-dé tám 


Các nghi thức như trên có thé đã được gợi hứng từ 
các mẫu văn hoc có điển Án-dó nhu được trích dẫn 
dưới đây — gồm những bài thi tụng nỗi tiếng từ 'Nhàp 
bồ-đề hành', nói về chí nguyện dũng mãnh của Bồ-tát. 


7. [Lễ kính, cúng dường, và sám hói..] Bằng các 
thiện hành được tích lũy, nguyện cho hét tháy các 
chúng sanh, thảy được tiêu trừ hét thảy khó! 


8. Khi nào còn có những chúng sanh, vẫn còn vướng 
bệnh chưa trị dứt, nguyện tôi là thuốc, là y sĩ, và cũng 
nguyện là người khán hộ. 


9. Nguyện tôi là mưa tuôn ám thực, giải trừ khó nạn 
vì đói khát. Nguyện tôi hóa thành thức ăn uông, trong 
thời tai kiếp khó cơ cẵn.395 





directions, please listen to me! Teacher, please listen to 
me! | — named so-and-so - (now take this vow) on the 
foundation of the wholesomeness derived in this and 
other lifetimes from the generosity, ethical discipline, 
and meditation | have performed, asked others to 
perform, or have rejoiced in. 

Just as the Tathagatas, the perfectly awakened 
Buddha-arhants, the Blessed Ones and the great 
bodhisattvas who are now abiding on the highest 
stages (of the path) had first (in the beginning) aroused 


the mind set on great, unsurpassed, fully perfect 
awakening, 
in the same way, | — named so-and-so — from now 


until | reach the heart of awakening, arouse the mind 
set on great, unsurpassed, fully perfect awakening in 
order to deliver sentient beings who have not been 
delivered (to the other shore), to liberate beings who 
have not been liberated, to relieve all those who have 
not been relieved, to lead to nirvana those who have 
not been led to nirvana”. 


"The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation’, pp.166—68, 


V.38 Thoroughly apprehending awakening-mind 


Such liturgies as the above may have been inspired 
by classical Indian literary examples such as the one 
quoted below — another set of famous verses from 
‘Engaging in the Conduct for Awakening’, on the heroic 
dedication of a bodhisattva. 


7. Through the wholesome actions | have amassed, 
may all the suffering of every sentient being be 
dispelled! 


8. As long as wandering beings are not yet recovered 
from their sickness, may | be their medicine, their 
doctor, and their nursing attendant! 


9. Showering on them a rain of food and drink, may I 
eliminate the pain of hunger and thirst, and in the eon 


394 


of famine, may I turn into food and drink! 


592 





Con - được đặt tên là nhu vậy (nay xin phát nguyện 
này) báng thiên cán phước đức tích tập duoc trong 
kiếp này và nhiều đời kiếp khác bằng lòng bố thí, giữ 
đạo đức và thiền định mà con đã tự mình làm, khuyên 
bảo người khác làm, hoặc đã hoan hỷ những gì đã 
làm. 

Cũng nhu các Nhu Lai (Tathágata), các A-la-hán, 
Chánh dáng Chánh giác, các Thé Tôn và các Bồ-tát vĩ 
dai hién dang tru trén các giai doan cao nhát (cüa con 
đường tu tập) dà khởi tiên (lúc ban đầu) khơi dậy tâm 
trí về sự vĩ đại, vô thượng, sự giác ngộ toàn hảo, 

cũng như vậy, con - được đặt tên như vậy - từ Bây 
giờ, cho đến khi con đạt đến tâm giác ngộ, con sẽ luôn 
khởi tâm vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác, dé giải 
cứu những chúng sinh chưa được giải thoát (sang bờ 
bên kia), giải thoát những chúng sinh chưa được giải 
thoát, giải thoát cho tất cả những ai chưa được giải 
thoát, đưa đến niét-bàn cho những ai chưa được 
chứng đắc đến niết-bàn.” 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 166-68, do T.A. dịch 
tiêng Anh). 


.V.38 Quán triệt toàn diện tâm giác ngộ (tâm bó- 
dé) 


Những nghi lễ như trên có thé được lấy cảm hứng từ 
những ví dụ văn học có điển của Án Độ chẳng hạn như 
câu được trích dẫn dưới đây - một tập hợp các câu thơ 
nói tiếng khác từ "Nhập bó-dé hành luận,” về sự công 
hiến anh dũng của BÓ-tát. 


7. Thông qua những hành động thiện hành mà tôi đã 
tích lũy được, xin nguyện cho tât cả những đau khó 
của môi chúng sinh được xua tan! 


8. Chừng nào còn có những chúng sinh vướng bệnh 
chưa khỏi thì nguyện tôi có thể là thuốc, là bác sĩ và là 
người chăm sóc cho họi 


9. Nguyện tôi tuôn mưa thức ăn và thức uống, xin 
cho tôi có thê tiêu trừ cơn đói và cơn khát và trong cơn 
đói kém,94 xin cho con biến thành thức ăn và thức 








10. Nguyện tôi hóa thành kho vô tận, giải trừ nghèo 
khó cho chúng sanh. Nguyện tôi hóa thành vật nhu 
dụng, hiện trước chúng sanh thiêu vật dụng. 


11. Nguyện vì lợi cho chúng sanh, bố thí tất cả không 
tham tiếc, thân mạng, tài sản, các thọ dụng, cả đến 
thiện hành trong ba đời. 


12. Tâm ta tầm cầu đến tịch diệt, xả bỏ tất cả thành 
Niét-bàn; nêu ta cân phải xả tât cả, sao ta không xả 
cho chúng sanh! 


13. Ta đã hiến thân này, tùy thuận thí chúng sanh; 
cho dù đánh, măng, giêt, mặc tinh theo y thích! 


14. Thân này, mặc chúng bỡn, khinh nhờn, hay nhạo 
báng: ta đã thí thân rồi, có gì còn tiệc nuôi? 


15. Mặc tình người thích ý, miễn người không tự hại; 
mong người khi thây ta, mọi người thảy an lạc! 


16. Nếu người nhân thấy ta, sinh tâm tin yêu, ghét; 
nguyện rằng đây là nhân, thường thành tựu lợi lạc!396 


17. Nguyện người báng bô ta, hoặc người làm hại ta, 
cho dén lăng nhục ta, hội đủ duyên bó-dé. 


18. Nguyện tôi là chỗ tựa, cho người không chỗ tựa; 
nguyện là người dẫn đường, cho kẻ lạc đường xa; 
nguyện là thuyền, bè hay cầu đò, cho người muốn 
vượt sóng. 





10. May I turn into an inexhaustible treasure for all 
those who are poor and destitute, and may I be readily 
available to them as all kinds of articles and 
necessities! 


11. In order to help all sentient beings, may | offer 
them without reservation my body, my possessions, 
and (the fruition of) my wholesome deeds in the past, 
present, and future! 


12. Giving up all, I will (eventually) go to nirvana — my 
mind will have passed beyond sorrow; if everything 
needs be given up anyway, the best is to give it all for 
sentient beings! 


13. I have already proffered this body to the mercy of 
all embodied beings; let them kill it, abuse it, or torture 
it as they please! 


14. Though they may use my body as a plaything, an 
object of contempt and ridicule, why should | care 
about it when I have already given it away? 


15. Let them do to it whatever they wish as long as it 
does not cause them any harm; whenever | am just 
looked upon (by beings), may they never be left without 
benefit! 


16. Whether they are angry with me, whether they 
have faith in me, may it always be a source of fulfilment 


of all their wishes!995 


17. Whoever speaks badly of me, whoever does me 
any harm, whoever disparages me - let them all have 
the good fortune to reach awakening! 


18. May I be a shelter for the homeless, a guide for 


those who set out on the path; may | become a raft, a 
boat, and a bridge for those wishing to cross over! 


593 





uóng! 


10. Nguyén cho tói có thé tói bién thành mót kho tàng 
vô tận cho tất cả những người nghèo khó và cơ cực và 
tôi có thể sẵn sàng cung cáp cho ho moi loại vật phẩm 
và nhu yếu phẩm! 


11. Nguyện vi dé giúp đỡ tất cả chúng sinh, tôi có thé 
cúng dường họ mà không tham tiếc cả thân thể, tài sản 
và (kết quả của) những thiện hành của tôi trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai! 


12. Từ bỏ tất cả, tôi sé (cuói cüng) di dén niét-bàn - 
tâm trí tôi sẽ vượt qua nỗi ưu buồn; nếu cần phải từ bó 
mọi thứ thì tốt nhất là hãy xả tất cả cho các chúng sinh! 


13. Tôi đã cúng dường thân thể này cho lòng thương 
xót của tât cả chúng sinh hiện thân; hãy dé họ đánh 
giêt, lam dụng, hoặc tra tân tùy y ho! 


14. Mặc dù họ có thể dùng thân thé tôi như một thứ 
dó chơi, một vật dé khinh miệt và chê giêu, nhưng tại 
sao tôi phải quan tâm đên điêu đó khi tôi đã cho đi? 


15. Hãy để họ làm bắt cứ điều gì họ muốn miễn là nó 
không gây hại cho họ; bất cứ khi nào tôi được (chúng 
sinh) nhìn thấy, cầu mong họ không bao giờ bị rời đi 
mà không có lợi ích! 


16. Dù họ có giận tôi, dù họ có tin tôi đi chăng nữa thì 
điêu đó có thê luôn là nguôn thực hiện mọi mong muôn 
của họ!55 


17. Bất cứ ai nói xấu tôi, bất kỳ ai làm hại tôi, bất kỳ 
ai ché bai tôi - hãy dé tât cả họ đêu có may màn đạt 
được sự giác ngô! 


18. Nguyện tôi có thé là nơi trú án cho những người 
vô gia cư, là người dẫn đường cho những ai lên 
đường; Xin cho tôi trở thành một chiếc thuyền, một 
chiếc thuyền và một chiếc cầu cho những ai muốn 
vượt qua sông! 








19. Nguyện tôi là hòn đảo, cho người tim trú án; là 
giường cho người nghỉ; và nguyện là tôi tớ, cho người 
cân tôi tớ. 


20. Nguyện thành ngọc như ý, hiền bình và thần chú, 
linh dược, cây như ý, vì nguyện cho mọi người! 


21. Nguyện thành vật thọ dụng cho vô lượng hữu 
tình, trụ hư không vô biên, như đại, đât các thứ. 


22. Tôi nguyện thành nguồn sống, vô lượng chúng 
sanh giới, tận cùng hư không giới, — cho đên thảy Niêt- 
bàn. 


Engaging in the Conduct for Awakening, II|.7-22, 
dich Anh T.A. 


V.39 Ba hang tám lực 


Đoạn này phân biệt ba loại bó-dé tâm dựa trên tâm 
lực, chỉ cho mức độ quyết tâm của Bồ-tát cứu giúp 
chúng sinh. 

Hạng tâm lực mạnh nhất lại là người muốn là người 
cuối cùng thành Phật quả. 


Có ba loại bồ-đề tâm y theo ba hạng (đạo) tâm lực. 


(1) Quân vương phát tâm: như quốc vương trước 
muôn thắng địch, lãnh đạo quân binh đi đến chiến 
thắng và tự đăng vương vị, rói sau đó ước muốn duy 
nhất là hộ thuộc hạ thần dân. 

Tương tự như vậy, có người khởi bồ-đề tâm như 
quốc vương kia, trước cầu tự mình chứng đắc Phật 
quả, sau đó mới nguyện dẫn dắt hết thảy chúng sanh 
an lập nơi Phật địa. 


(2) Thuyén tử phát tám: như một người chèo đò 
muôn đên bờ bên kia cùng với tât cả mọi người và 





19. May | become an island for those who seek one, 
a bed for those who wish to take a rest; and may I 
become a servant to all those embodied beings who 
need be served! 


20. May | become a wish-fulfiling jewel, a 
cornucopia, a wonder-working spell, a panacea, a 
wishing tree, and a cow of plenty for embodied beings! 


21. Just like earth and the other elements of nature, 
and just like space, may | always be a source of 
sustenance for the many kinds of countless sentient 
beings! 


22. May I thus become a source of life, in every way, 
in all the realms of sentient beings wherever space 
pervades - until they all pass into nirvana! 


‘Engaging in the Conduct for Awakening’, III.7—22, 


trans. T.A. 
V.39 Three degrees of courage 


This passage distinguishes three types of awakening- 
mind based on courage, which refers to the degree of a 
bodhisattva's determination to help sentient beings. 

The most courageous type turns out to be the one 
who wants to be the last to attain Buddhahood. 


There are three types of awakening-mind according 
to the degrees of one's (spiritual) courage. 


(1) A king first wants to overcome his rivals, lead his 
army to victory and make himself king, then only does 
he wish to take care of his subjects. 

Similarly, someone arousing the royal type of 
awakening-mind first wants to attain the status of 
Buddhahood himself, then only does he wish to lead all 
sentient beings on to the stage of a Buddha. 


(2) A ferryman wants to reach the other shore 
together with all the people and passengers boarding 


594 





19. Nguyện tôi sẽ trở thành một hòn đảo cho những 
ai tìm kiếm, là một chiếc giường, cho những ai muốn 
nghỉ ngơi; và nguyện cho tôi trở thành dày tớ cho tất cả 
những chúng sinh hiện thân cần được phục vu! 


20. Nguyện tôi sẽ trở thành một viên ngọc như ý, một 
viên ngọc bội, một thần chú có tác dụng kỳ diệu, một 
loại thuốc chữa bách bệnh, một cây ước nguyện và 
một con bò nhiều thịt cho những chúng sinh hiện thân! 


21. Cũng giống như trái đất và các yếu tố khác của 
tự nhiên và cũng giống như không gian, nguyện tôi 
luôn là nguồn cung cấp thực phẩm cho vô số loại 
chúng sinh! 


22. Vì vậy, nguyện cho tôi trở thành nguồn sống, 
theo mọi cách, trong tất cả các cõi của chúng sinh ở 
bất cứ nơi nào không gian tràn ngập - cho đến khi tất 
cả họ đều đi vào cõi niết-bàn! 


(Nhập bó-dà hành luận, MI. 7-22, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.39 Ba mức độ can đảm 


Đoạn này phân biệt ba loại tâm giác ngộ (tâm bó-dé) 
dựa trên tâm lực (lòng dũng cảm), đề cập đến mức độ 
quyết tâm giúp đỡ chúng sinh của Bồ-tát. 

Loại tâm lực mạnh nhát hóa ra là người muốn trở 
thành người cuối cùng đạt được Phật quả. 


Có ba loại tâm giác ngộ tùy theo mức độ của tâm lực 
(đạo). 


(1) Vị vua đầu tiên muốn vượt qua các đối thủ của 
mình, dẫn dắt quân đội của ông ta chiến thắng và trở 
thành vua, sau đó, ông ta chỉ muốn bảo hộ, chăm sóc 
thần dân của mình. 

Tương tự như vậy, người nào đó khơi dậy loại tâm 
giác ngộ như của vị quốc vương, trước tiên muốn tự 
mình đạt được quả vị Phật, sau đó, chỉ muốn dẫn dắt 
tất cả chúng sinh đến quả vị của vị Phật. 


(2) Người lái đò muốn đến bờ bên kia cùng với tất cả 
những người và hành khách lên thuyên cùng với anh 








hành khách trên thuyền của mình. 

Cũng vậy, có người phát bồ-đề tâm như người chèo 
đò, mong cầu cùng tất cả chúng sanh đồng chứng đắc 
Phật quả viên mãn. 


(3) Mục tử phát tâm: như người chăn bò lùa đàn bò 
đi trước, trước hết chắc rằng chúng có đủ cỏ và nước, 
và không bị lang sói hay thú dữ đe dọa. Người chăn bò 
luôn luôn đi sau đàn bò, 

cũng vậy, những ai phát bồ-đề tâm như người chăn 
bò trước muốn dẫn tất cả chúng sanh trong ba cõi an 
lập trong quả vị chánh đẳng chánh giác; rồi sau đó mới 
tự mình cầu thành Phật. 


Trong ba hạng này, hạng thứ nhất, quân vương phát 
tâm, gọi là 'quảng đại dục lạc phát tâm, là hang tâm 
lực bậc hạ. 

Hạng thứ hai, thuyền tử phát tâm, là 'thù thắng trí tuệ 
phát tâm’, là hạng tâm lực bậc trung. Đây là phát tâm 
của những vi như như Chí tôn Di-lác. 

Hạng thứ ba, muc tử phát tâm, gọi là 'vó luân tỉ phát 
tâm’, là hang tâm lực bậc thượng, không gi có thé sánh 
bắng. Đây là phát tâm của những vị như Chí tôn Văn- 
thù. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.352—53, dịch 
Anh T.A. 


Thứ dé dao 
V.40 Bó-dé dao thứ đệ cực lược luận 


Đoạn này là một ví dụ cho văn học Đạo thứ đệ nhiếp 
nghĩa (Lam rim bsdus don) được khai triển từ bản văn 
mẫu của Ati$a (*V. 10). 

Tác giả đoạn trích này là Tsongkhapa (1357— 1419), 
tó sw cüa phái Gelukpa. Dáy là mót trong nhüng cóng 
thức tóm lược nhất vé bó-dé đạo. 

Các phân được trình bày ở đây nói về đạo lộ của bậc 
thượng sĩ phu, tức là bậc BÓ-tát. 





the boat with him. 

Likewise, someone arousing the awakening-mind of 
a ferryman wants to attain the rank of complete 
Buddhahood together with all sentient beings. 


(3) Shepherds drive their flock of sheep in front of 
them, first making sure that they find enough grass and 
water and are not threatened by wolves and other 
predators. Following after them, they themselves walk 
behind. 

In the same way, those arousing the awakening-mind 
of a shepherd first want to lead all sentient beings of 
the three realms to the status of Buddhahood; then only 
do they wish to become Buddhas themselves. 


Among those three, the first, royal type — called 'the 
awakening-mind of high aspiration — is the least 
courageous. 

The second, ferryman's type — called ‘the awakening- 
mind of excellent knowledge - ¡is moderately 
courageous. It is said to be the way someone like the 
Noble Maitreya aroused his awakening-mind. 

The shepherds type - caled "incomparable 
awakening-mind' — is the most courageous of all. It is 
said to be the way someone like the Noble Mañjuśrī 
aroused his awakening-mind. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.352—53, trans. 
T.A. 


Graded stages of the path 
V.40 The abbreviated points of the graded path 


This passage is an example of the Graded Stages of 
the Path literature developed in Tibet based on Ati$a's 
model text (*V. 10). 

Authored by Tsongkhapa (1957-1419), the spiritual 
founder of the Gelukpa school, it is one of the most 
concise formulations of the path to awakening. 

The sections presented here are the ones dealing 
with the path of the superior person, ie. the 


595 





ta. 

Tương tự như vậy, người khơi dậy tâm giác ngộ nhu 
của người lái đò muôn đạt được Phật quả trọn vẹn 
cùng với tât cả chúng sinh. 


(3) Những người chăn cừu lùa đàn cừu của họ đến 
trước mặt họ, trước tiên hãy đảm bảo rằng chúng tìm 
thấy đủ cỏ và nước và không bị những con sói và 
những kẻ săn mỗi khác đe dọa, theo sau đàn cừu, 
chính họ (người chăn cừu) đi phía sau. 

Tương tự như vậy, những người khơi dậy tâm giác 
ngộ như của người chăn cừu trước hết muốn dẫn dắt 
tất cả chúng sinh trong ba cõi đến địa vị của Phật quả; 
rồi sau đó, họ mới mong tự mình thành Phát. 


Trong số ba hạng người đó, hạng đầu tiên, kiểu quốc 
vương - được gọi là “tâm giác ngộ của khát vọng cao” 
(quảng đại dục lạc phát tâm) - là người ít tâm lực (dũng 
cảm) nhất. 

Hạng thứ hai, hạng người lái đò -được gọi là “tâm 
giác ngộ của trí tuệ kiệt xuất” (thù thằng trí tuệ phát 
tâm) - là hạng tâm lực (dũng cảm) ở mức độ vừa phải. 
Người ta cho rằng đó là cách mà người như Chí tôn Di- 
lặc đã khơi dậy tâm trí giác ngộ của Ngài. 

Hạng người chăn cừu - được gọi là “tâm giác ngộ 
không thể so sánh được” (vô luân tỷ phát tâm) - là 
hạng tâm lực (dũng cảm) nhất trong tất cả. Nó được 
cho là theo cách của người như Chí tôn Văn-thù-sư-lợi 
khơi dậy tâm giác ngộ của Ngài. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 352-53, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CON ĐƯỜNG TU TẬP 
V.40 Các điểm viết tắt của đường phân cấp 


Đoạn này là một ví dụ về các giai đoạn của con 
đường tu tập được phát triển ở Tây Tang dựa trên văn 
bản máu của Atiáa (*V.10). 

Tác giả đoạn này là Tsongkhapa (1357-1419), tó sư 
của phái Gelukpa, đây là một trong những công thức 
ngắn gọn (tóm lược) nhất về con đường dẫn đến giác 
ngộ. 

Các phần được trình bày ở đây, là những phân liên 








[Bó-dé tâm] 


14. Phát bồ-đề tâm là nòng cốt của Đại thừa, là sở y 
(nền tảng) và cán bản (góc rễ) của bó-tát hành, chuyên 
hai tư lương (phước và trí) như kim đan (tiên dược 
luyện vàng); lập kho tàng của phước nghiệp tích tập vô 
sô thiện hành. 

Biết rõ như vậy, các vị Tối Thắng Tử (Bồ-tát) thệ ước 
gìn giữ bồ-đề tâm. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai 
muốn giải thoát nên hành theo. 


[Sáu ba-la-mật] 


15. Bó thí là hat châu như ý, làm thỏa mãn tất cả ước 
nguyện của chúng sanh luân hồi; là thanh bảo kiếm 
chém đứt búi dây xan tham, Bồ-tát phát khởi dũng khí 
không khiếp sợ, vô úy, là nhân do cho danh tiếng lan 
khắp mọi phương. 

Biết rõ như vậy, bậc hiền trí hằng kiên trì tối thượng 
đạo, thí xả tự thân, tài sản, cho đến cả đức. Ta, hành 
giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên hành 
theo... 


16. Trì giới như nước rửa sach các cáu bán do ác 
hành, như ánh trăng mát mẻ trừ nóng bức của phiền 
não. Uy nghi giữa các chúng sanh như núi Tu-di, người 
có giới khiến mọi người cúi đầu kính lễ mà không cần 
uy hiếp. 

Biết rõ như vậy, hiền trí tự phòng hộ như giữ cặp 
mắt. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát 
nên hành theo... 


17. Nhẫn là trang sức quý báu của người có sức 
mạnh, và nhẫn bậc nhất là nhẫn những khổ bức của 





bodhisattva. 


[The awakening-mind] 


14. Arousing the awakening-mind is the central plank 
of the supreme vehicle; the basis and support for vast 
bodhisattva conduct. Turning everything into the two 
accumulations (of karmic benefit and knowledge) like a 
gold-making elixir, it is a treasure of karmic benefit 
amassing countless wholesome actions. 

Having understood that, heroic princes of the 
Victorious One (i.e. bodhisattvas) uphold that precious 
supreme mind as their innermost practice. l, the yogi, 
have practised it in that way; you, who aspire for 
liberation, should also do likewise. 


[The six perfections] 


15. Generosity is a precious jewel fulfilling the wishes 
of wandering beings, and the best weapon to cut the 
knot of avarice. This bodhisattva deed gives rise to 
undaunted courage which will spread one's fame 
throughout the ten directions. 

Having understood that, the wise always adhere to 
the supreme path of renouncing their bodies, 
possessions, and karmic benefits. |, the yogi, have 
practised it in that way ... 


16. The water of ethical discipline can wash off the 
defilements caused by your wrongdoings; it is cooling 
moonlight to the scorching heat of the defilements. 
Magnificent among beings, like the highest mountain, 
one (who has discipline) makes everyone bow down to 
him without the use of force. 

Having understood that, sublime beings guard the 
rules of ethical discipline they have adopted as they 
would their eyes. l, the yogi, have practised it in that 
Way... 


17. Patience is the finest ornament worn by those 
having strength and the best way to endure the hard 


596 





quan đến con đường của bác thượng sĩ phu, tức là Bô- 
tát. 


TÂM GIÁC NGỘ 


Khơi dậy tâm giác ngô là nòng cốt của thừa tối cao; 
cơ sở và hỗ trợ cho hạnh Bó-tát rộng lớn. Biến tát cả 
mọi thứ thành hai tích lũy tư lương (phước và trí) giống 
như một thần dược tạo ra vàng (tiên dược luyện vàng), 
nó là một kho tàng phước nghiệp tích lũy vô số thiện 
hành. 

Khi hiểu được điều đó, các hoàng tử của Đáng Chiến 
Thắng (tức là các Bồ-tát) đã đề cao tâm trí tối cao quý 
giá đó như là sự thực hành tu tập sâu xa nhất của họ. 
Ta, hành giả du-già, đã thực hành tu tập theo cách đó; 
ai khao khát giải thoát, cũng nên làm như vậy. 


SÁU SỰ TOÀN HẢO (BA-LA-MẠT) 


15. Bố thí là viên ngọc quý giá (như ý bảo châu) đáp 
ứng các mong muốn của những chúng sinh lang thang 
luân hồi và là vũ khí tốt nhất dé cắt đứt nút thắt của sự 
tham lam. Hành động của Bồ-tát này làm phát sinh 
dũng khí không khuất phục, điều này sẽ lan truyền 
danh tiếng khắp mười phương. 

Khi hiểu được điều đó, người trí tuệ luôn tuân theo 
con đường tối thượng là từ bỏ thân xác, tài sản và 
nghiệp lợi của mình. Ta, hành già du-già, đã thực hành 
tu tập theo cách đó... 


16. Nước của kỷ luật đạo đức (sự giữ đạo đức) có 
thé rửa sạch những ô ué do những việc làm sai trái của 
ngươi gây ra; nó là ánh trăng làm dịu đi sức nóng thiêu 
đốt của phiền não. Uy nghi giữa chúng sinh, giống như 
ngọn núi cao nhất, một (người có kỷ luật, người giữ 
đạo đức) khiến mọi người phải cúi đầu trước người ấy 
mà không cần sử dụng vũ lực. 

Khi hiểu được điều đó, những bậc siêu phàm tuân 
giữ các quy tắc của kỷ luật đạo đức mà họ đã áp dụng 
như giữ chính con mắt của họ. Ta, hành già du-già, đã 
thực hành tu tập theo cách đó... 


17. Nhẫn là trang sức tốt nhất được đeo bởi những 
người có sức mạnh và nhân là cách tốt nhất dé chịu 
đựng sự dày vò bức bách của những phiên não. Đó là 








phiền não, như chim kim sí39 săn bắt kẻ địch, hàng 
phục rồng hung dữ; nhẫn là giáp trụ kiên cố chống 
ngăn những lời thô ác. 

Biết rõ như vậy, hiền trí, bằng mọi phương tiện, 
khoác áo giáp nhẫn tối thắng. Ta, hành giả du-già, tu 
nhu váy, ai muón giái thoát nén hành theo... 


18. Néu khi nguói khoác khói giáp nhán kién có, 
phước và trí của người tăng trưởng nhu tráng non. Tất 
cả oai nghi cử chỉ đều thành có nghĩa, bát cứ làm việc 
gì thảy đều thành tựu như ý muốn. 

Biết rõ như vậy, các vị Tối Thắng Tử hành đại tinh 
tấn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát 
nên hành theo... 


19. Tĩnh lự vận chuyễn tâm như vua Chuyển luân. 
Khi an trụ thì bất động như núi chúa Tu-di; khi khởi 
phát, thì duyên đến mọi sở duyên thiện, tha tâm kham 
nhiệm khinh an. 

Biết rõ như vậy, du-già vương, thường tu định hàng 
phục tâm tán loạn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai 
muốn giải thoát nên hành theo... 


20. Trí tuệ là đôi mắt nhìn thấy sâu xa như tánh, là 
con đường dẫn đến chỗ cắt đứt gốc rễ của luân 
hồi.398 Trí tuệ là kho tàng công đức tối tháng mà Phật 
xưng tán trong các Kinh, là đèn sáng bậc nhất quét 
sạch bóng tối vô minh. 

Biết rõ như vậy, hiền trí mong cầu giải thoát tinh tán 
tu tập trí tuệ. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn 
giải thoát nên hành theo... 


[Song vận chỉ ($amatha) quán (vipa$yana)] 


21. Nếu chỉ tu Định tập trung (tâm nhất cảnh = chỉ) 





torment of the defilements. It is a garuda396 preying on 
your enemy, the snake of hatred, and the best armour 
to wear against harsh words (from others). 

Having understood that, the wise one dons the 
armour of supreme patience, and practises it in every 
possible way. l, the yogi, have practised it in that way ... 


18. If you don the armour of unflinching vigour, your 
understanding and good qualities will grow like the 
waxing moon. All your actions will become meaningful 
and you will be able to accomplish whatever you start 
doing just as you wish. 

Having understood that, princes of the Victorious One 
persevere a great deal to eliminate laziness. l, the yogi, 
have practised it in that way ... 


19. Meditative absorption is the king wielding power 
over the mind. When settled it is immovable like the 
King of Mountains; when applied it engages with 
wholesome objectives inducing the great bliss of a 
serviceable body and mind. 

Having understood that, powerful yogis always 
practise meditative absorption to subdue inimical 
distraction. l, the yogi, have practised it in that way ... 


20. With the eyes of excellent wisdom you can see 
things as they are; it is the only way to eradicate (the 


process of) becoming397 from the root. Wisdom is the 
best quality extolled by the Buddha in the scriptures; it 
is known as the supreme lamp dispelling the darkness 
of delusion. 

Having understood that, the wise who aspire for 
liberation make much effort to develop wisdom. l, the 
yogi, have practised it in that way ... 


[Unification of calm abiding (S$amatha) and 
special insight (vipaśyanā)] 


21. Do not consider mere one-pointed concentration 


597 





mót con garuda (kim sí diéu)96 sán duói ké dich, hàng 
con rắn hung dữ và nhẫn là bộ giáp tốt nhất dé mặc dé 
chống lại những lời nói cay nghiệt thô ác (từ người 
khác). 

Khi hiểu được điều đó, người khôn ngoan sẽ trang bị 
cho mình tắm áo giáp của sự kiên nhẫn tối cao và thực 
hành nó theo mọi cách có thé. Ta, hành già du-già, dà 
thực hành tu tập theo cách đó... 


18. Nếu ngươi khoác lên mình bộ áo giáp có sức 
sống mãnh liệt thì sự hiểu biết (trí) và những đức tính 
tốt (phước) của ngươi sẽ lớn lên như mặt tráng non. 
Mọi hành động: của ngươi sẽ trở nên có ý nghĩa và 
ngươi sẽ có thể hoàn thành bất cứ điều gì ngươi bắt 
đầu làm như ngươi muốn. 

Khi hiểu được điều đó, các hoàng tử của đắng Chiến 
Thắng đã kiên trì rất nhiều để loại bỏ sự lười biếng. Ta, 
hành già du-già, đã thực hành tu tập theo cách đó... 


19. Sự thiền định là vị vua nắm giữ quyền lực trên 
tâm trí. Khi đã ôn định, nó bát động như Núi chúa Tu-di 
(Meru); khi được áp dụng, nó tương tác với các mục 
tiêu lành mạnh tạo ra niềm hạnh phúc lớn lao của một 
cơ thé và tâm trí hữu ích. 

Hiểu được điều đó, các hành giả du-già mạnh mẽ 
luôn thực hành tu tập thiền dinh dé điều phục tâm xao 
lãng vô nghĩa. Ta, hành già du-già, đã thực hành tu tập 
theo cách đó... 


20. Với con mắt của trí tuệ tuyệt vời, ngươi có thể 
nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có; nó là cách duy 
nhất dé loại bỏ (quá trinh)9/ từ góc rễ. Trí tuệ là phẩm 
chất tốt nhất được đức Phật dé cao trong kinh điển; nó 
được mệnh danh là ngọn đèn tối cao xua tan bóng tối 
của vô minh. 

Khi hiểu được điều đó, người trí khao khát giải thoát 
sẽ nỗ lực (tinh tấn) nhiều dé tu tập phát triển trí tuệ. Ta, 
hành già du-già, đã thực hành tu tập theo cách đó... 


SỰ HỢP NHÁT CỦA THIÊN CHỈ (SAMATHA) VÀ 
THIÊN QUÁN (VIPASYANA) 


21. Đừng cho rằng sự tập trung nhất tâm (thiền chỉ) 








thì không cắt đứt rễ luân hồi. Nếu tu Quán (vipasyanà), 
duy chỉ băng trí tuệ quán sát, mà không Chỉ (samatha), 
cũng không thê đôi trị phiên não. 


Nhưng nếu trí như thực mà cưỡi trên con ngựa Chỉ 


vững vàng không lắc lu, cầm thanh gươm Trung luận 
sắc bén, tiêu diệt mọi cực biên, bằng trí tuệ như lý 
quán sát rộng lớn tăng trưởng nhận chân như thực 
tánh, Ta, hành giả du- già, tu như vậy, ai muốn giải 
thoát nên hành theo... 


22. Tu tập tâm nhất cảnh (tu Chỉ) không những sẽ 
dẫn đến tam-ma-dia (samādhi / dinh), mà còn do như 
lý tác ý cũng dẫn khởi tam-ma-địa kiên cố chân chánh 
quán sát như thực tánh. Vì vậy, bậc hiền trí hãy tu tập 
Chỉ Quán song vận thù thắng này. Ta, hành giả du-già, 
tu như vậy, ai muốn giải thoát nên hành theo... 


23. Khi tu tập thành tựu Chỉ Quán song vận, báy giờ 
trí tuệ tăng trưởng do định mà quán sát Không tánh 
như hư không, rồi do (trí) hậu đắc (sau khi xuất định) 
mà quán sát tánh Không đồng huyễn sự. Như vậy mà 
phương tiện và trí tuệ (bi-trí) song vận được tán 
dương, viên mãn Bó-tát hành. 

Biết rõ như vậy, trí giả không chỉ với một phần đạo 
phiến diện mà tự mãn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, 
ai muốn giải thoát nên hành theo. 


[Tất yếu Mật tục] 


24. Tu tập cộng thông đạo như vậy tất yếu là hai tối 
thắng đạo của nhân thừa (tu các ba-la-mật) và quả 
thừa (tu mật tục)399 và nương nhờ thuyền sư đại trí 
bảo vé, Ta đã đi sâu vào dai dương Mật tuc, và tu tập 
theo khẩu giáo viên mãn, không uỗng phí có được thân 
người tròn đủ nhàn hạ và tương ưng. 

Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát 





powerful enough to cut the root of samsara. And 
however much you exercise wisdom, you will not be 
able to counteract the defilements without the path of 
calm abiding (and its concentration). 

But if your wisdom which decisively understands the 
nature of things is mounted on the horse of unwavering 
calm abiding, then with the sharp weapon of middle 
way reasoning you can destroy all conceptual supports 
of extreme views, and through your vast wisdom 
capable of proper analysis you can enhance your 
intelligence of realizing (ultimate) reality. l, the yogi, 
have practised it in that way ... 


22. Cultivating one-pointed concentration you will 
attain meditative absorption — that is needless to say. 
But when you have noticed that even proper analytical 
thinking gives rises to stable meditative absorption on 
the nature of reality, then you are making marvellous 
efforts to accomplish the union of calm abiding and 
special insight. I, the yogi, have practised it in that way 


23. When you have unified method and wisdom 
through cultivating a  space-like experience of 
emptiness in meditation and an illusion-like experience 
of emptiness as post-(meditation) attainment, you will 
be praised as someone who is perfecting the conduct 
of bodhisattvas. 

Having understood that, those with the good fortune 
(to practise the Dharma) should not be content with a 
one-sided path (of practising only method or only 
wisdom). l, the yogi, have practised it in that way ... 


[The need for tantra] 


24. Having developed in this way the common path 
that is necessary for the two supreme paths of the 


causal (perfections) and resultant (tantra) vehicles,398 
and relying on a learned captain for protection, | have 
embarked on the ocean of tantras, and making use of 
his perfect oral instructions, | have made good use of 
this human life of freedom and connection. 


598 





đủ manh dé cát đứt góc rễ của sinh tử. Và dù ngươi có 
thực hành trí tuệ bao nhiêu đi nữa, ngươi sẽ không thể 
chống lại những phiền não nếu không có con đường 
Thiền định (và sự tập trung của nó). 

Nhưng nếu trí tuệ của ngươi, vốn hiu rõ bản chất 
của sự việc được cưỡi trên con ngựa của sự bình tĩnh 
kiên định thì với vũ khí sắc bén của lý luận trung đạo, 
ngươi có thể phá hủy mọi hỗ trợ khái niệm của những 
quan điểm cực đoan và thông qua trí tuệ rộng lớn của 
ngươi, ngươi có thể phân tích đúng đắn có thể nâng 
cao trí thông minh của ngươi trong việc nhận ra thực tế 
(cuối cùng). Ta, hành già du-già, đã thực hành tu tập 
theo cách đó... 


22. Trau dồi sự tập trung nhất tâm (thiền chỉ), ngươi 
sẽ đạt được sự hấp thụ thiền định - điều đó không cần 
phải nói. Nhưng khi ngươi nhận thấy rằng ngay cả tư 
duy phân tích đúng đắn cũng làm tăng khả năng hấp 
thụ thiền định ổn định về bản chất của thực tại thì 
ngươi đang nỗ lực kỳ diệu để hoàn thành sự kết hợp 
của sự tĩnh tại và sự sáng suốt đặc biệt. Ta, hành già 
du-già, đã thực hành tu tập theo cách đó... 


23. Khi ngươi có phương pháp và trí tuệ hợp nhất 
thông qua việc trau dồi trải nghiệm giống như không 
gian về tính không trong thiền định và trải nghiệm giống 
như ảo ảnh về hư không như khi đạt được sau (thiền), 
ngươi sẽ được ca ngợi là người đang hoàn thiện hạnh 
kiểm của các Bồ-tát. 

Khi hiểu được điều đó, những người có duyên lành 
(thực hành Pháp) không nên bằng lòng với con đường 
một chiều (thực hành phương pháp duy nhất hoặc chỉ 
trí tuệ). Ta, hành già du-già, đã thực hành tu tập theo 
cách đó... 


SỰ CÀN THIẾT CỦA MAT TÔNG (TANTRA) 


24. Sau khi phát triển theo cách này con đường 
chung cần thiết cho hai con đường tối cao của phương 
tiện nhân quả (toàn hảo, các ba-la-mát) và quả thừa 
(tantra),98 và nương nhờ vị thuyền trưởng uyên bác để 
bảo vé, ta dà dán thân vào đại dương của Mật tông 
(tantra) và tận dung những lời chỉ dẫn hoàn hảo truyền 
miệng của vị ấy, đã tận dụng tốt cuộc sống tự do và kết 








nên hành theo. 


The Abbreviated Points of the Graded Path, Toh. 
5275 #59, dich Anh T.A. 





|, the yogi, have practised it in that way ... 


“The Abbreviated Points of the Graded Path', Toh. 
5275 #59, trans. T.A. 


599 





nối của đời người này. 
Ta, hành già du-già, đã thực hành tu tập theo cách 
đó... 


(Bó-dé dao thứ đệ cực lược luận, Toh. 5275 # 59, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 


342 Đây là một văn bản, không thuộc trong tam tạng 
(Pāli), có ảnh hưởng vào khoảng thê kỷ thứ V Tây lịch 
của chú giải sư Thượng tọa bộ là Buddhaghosa. 


343 Các hạng thánh nhân, hoặc những vị chứng đắc 
giải thoát sơ cáp hoặc cao hon: xem *7h.199 và 201. 

344 Xem *Th.200. 

345 Giết người mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm tôn 
thương thân Phật, phá hòa hiệp Tăng, hoặc tuyên 
thuyét giáo lý ngoại dao. 

346 Xem *Th.138 dé biết mô tả đầy đủ vé điều này. 

347 Tín có thể nhận được quả của thiện hành cũng 
như bàn tay nhận kho báu. 


348 Các thần chú, tương tự như mantra. 


349 Được liệt là vào thời Pháp diệt. Truyền thống tin 
rằng Pháp sẽ trải qua năm thời kỳ hoại diệt, mỗi thời kỳ 
là năm trăm năm. Thời kỳ Ngài Tu-bó- dé dang nói đến 
là thời kỳ cuối. 


350 Xem *L.38. 
351 Thừa nhắm mục đích chứng quả cứu cánh là A- 


la-hán, ngược lại với Đại Thừa, tức thừa của các vị Bò- 
tát hướng đên Phật quả. 


352 Chỉ toàn thể thế giới hữu vi, xem mục “ba hữu” 
trong phân Ngữ vựng. 


353 Tức là tất cả, cuối cùng cũng hướng về Phật 





Notes 


341 This is an influential non-canonical text by the 
fifth century CE. Theravada commentator 
Buddhaghosa. 


342 The kinds of noble persons, or those with initial 
or higher levels of liberating insight: see*Th.199 and 
201. 


343 See *Th.200. 


344 Murdering one's mother, one's father, or an 
arahant, wounding a Buddha, causing a schism in the 
Sangha, or professing the doctrines of another teacher. 


345 See *Th.138 for a full description of this. 


346 Faith can receive the fruits of good conduct in 
the same way as a hand can receive treasure. 


347 Powerful formulas or incantations, similar to 
mantras. 


348 It was traditionally believed that the Dharma 
would go through five stages of decline, each lasting 
five hundred years. The period Subhüti is referring to 
here is the final one. 


349 See *L.38. 


350 Which has the attainment of arhantship as its 
goal, in contrast to the Mahayana, 'the great vehicle', 
which is the way of the bodhisattva towards 
Buddhahood. 


351 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


352 That takes all, eventually, to Buddhahood, even 
600 





Chú thích 


1 PDPT dich là tám câu chứng dat các giai đoạn 
thánh quá. 

2 Dáy là mót ván bán khóng thuóc bó kinh dién (Tam 
tạng tiếng Pāli) có ảnh hưởng vào thé ky V sau CN của 
nhà đại luận sư Buddhaghosa (Hán dịch: Phật Am) của 
phái Thượng tọa bộ ( Theravada). 


. 3 Những bậc thánh nhân cao quý, hoặc những vi có 
tâm hiệu biêt chứng đắc giải thoát sơ cáp hoặc cao 
hon: xem *Th.199 và 201. 


4 Xem *Th.200. 


5 Sát hai mẹ, giết cha, hoặc vị A-la-hán, làm tôn 
thương vị Phật, gây ra sự chia rẽ trong Tăng đoàn (phá 
sự hòa hiệp Tăng), hoặc tuyên thuyết giáo pháp của vị 
thầy khác (ngoại đạo). 


6 Xem *Th.138 dé biết mô tả đầy đủ về điều này. 

7 Tín có thể nhận được thành quả của hạnh kiểm tốt 
(thiện hạnh) gióng như một bàn tay có thê nhận được 
kho báu. 


8 Công thức hay các câu thần chú uy lực mạnh mẽ, 
tương tự như mantras (các câu thân chú mật tục). 


9 Xem "L.38. 


10 Thừa đó có mục tiêu đạt được quả vị A-la-hán, 
trái ngược với Đại thừa (Mahayama), “cỗ xe vĩ đại,” tức 
là con đường tu tập của Bồ-tát (bodhisattva) hướng tới 
Phật quả. 


11 Đó là, toàn bộ sự tồn tại hữu vi: xem “ba cõi” trong 
Bảng chú giải ngữ vựng. 


12 Cuối cùng tất cả đều đưa đến Phật quả, mặc dù 








quả, dù rằng họ có thể ban đầu nhắm tới những mục 
đích tháp. 


354 Về các dang khó khác nhau trong vòng tái tục. 


355 Thiên chủ (Pali. Sakka). 
356 Tám phương của la bàn và phương trên, 


phương dưới, là mười phương. 


357 Đại từ ngôi thứ hai, chỉ Quán Thế Âm. Đoạn này 
là những kệ tụng của Bô-tát Vô Tận Y (Aksamati) hiện 
diện. 


358 [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung. 


359 Nó thiếu bát kỳ một biệt tánh nào gọi là ‘tw duy. 


360 Tức là không có pháp nào tồn tại thực hữu. 


361 Thanh văn, chỉ đệ tử của Phật. Đây chủ yếu chỉ 
là quả vị cao nhất của Thanh văn, quả A-la-hán. Thanh 
văn và Độc giác déu là những vị đã giác ngộ. 


362 Đó là, vị áy chấp nhận ở giữa sự đời, dé giúp đỡ 
moi người, hơn là dám mình vào những tư duy cô tịch. 

363 dhãranï, tương tự nhu mantra, thần chú giúp trí 
nhớ. 

364 Từ, bi, hy và xả. 

365 Đây và ba loại giải thoát sau là những sắc thái 
của Niết-bàn và chứng đắc Niết-bàn. Ba giải thoát: giải 
thoát vô ngã với Không tánh, giải thoát vô thường với 
Vô tướng; giải thoát khô với Vô nguyện. 


366 Vô nguyện, đối lại với nguyện thoát khó. 





though they may initially aim at lower goals. 

353 Of the various forms of suffering in the round of 
repeated rebirths. 

354 The King of the Gods (Pāli Sakka). 

355 The eight compass-points, as well as the nadir 


and the zenith — in other words, in all directions. 


356 Here, the text addresses Avalokite$vara directly. 


357 Here the text switches back to addressing the 
listener, rather than Avalokite$vara himself. 


358 It lacks any separate essence that is ‘thought’. 


359 l.e. they lack existence as substantial entities. 


360 Presumably meaning the highest kind of a 
disciple, an arhant, as the other two above are kinds of 
awakened beings. 


361 That is, he would rather be in the midst of things, 
helping others, than be attached to secluded 
meditations. 


362 Powerful formulas or incantations, similar to 
mantras. 


363 Loving kindness, compassion, empathetic joy, 
and equanimity. 


364 This and the following three kinds of freedom are 
aspects of nirvana and the realisation of it. 


365 Desire-laden thought directed at attaining some 
601 





ban đầu ho có thé nhắm đến những muc tiêu tháp hon. 

13 Của các hinh thức khó dau khác nhau trong vòng 
sinh tử tái tuc. 

14 Vi Thiên chủ (Vua của vi trời) (Pali: Sakka). 

15 Tám phuong cüa la bàn, cüng nhu phuong duói 
và diém phương trên - nói cách khác, là tát cả các 
phương hướng (mười phuong). 

16 Ở đây, văn bản đề cập trực tiếp đến Quán Thế 


Âm (Avalokite§vara). 


17 Ở đây, văn bản chuyển trở lại xưng hô với người 
nghe, thay vì chính đức Quán Thế Âm. 


18 Nó thiếu mọi bản chất riêng biệt tức là “suy nghĩ, 
tư duy.” 


19 Tức là thiếu sự tồn tại như những thực thể quan 
trọng. 


20 Có lẽ có nghĩa bậc Thanh Văn cao nhất là vi A-la- 
hán, như hai bậc còn lại ở trên (bậc Phật độc giác và 
Phật chánh dáng chánh giác) là bậc đã giác ngộ. 

21 Nghĩa là vị ấy thà ở giữa sự đời, giúp đỡ người 
khác, hơn là dám minh vào những thiên định ân dât. 

22 Các công thức hoặc câu thần chú uy lực, tương 


tự như thân chú (manira). 


23 Lòng nhân ái (từ), lòng trắc án (bi), niềm vui cảm 
thông (hỷ) và sự an nhiên (xả). 


24 Đây và ba loại giải thoát sau đây là các hình 
tướng thái của niét-bàn và sự chứng đạt niét-bàn. 


25 Suy nghĩ đầy khát vọng (nguyện vọng) hướng vào 








367 Tức là vị ấy không tầm cầu vượt thoát luân hồi 
sớm. 


368 Thần cai trị thế giới người chết, phán xét những 
người vừa mới qua đời. 


369 Các loại yêu quỷ, thường có ác tâm gây tôn hai. 


370 Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và 
trí tuệ. 


371 Bằng phương tiện thần thông mà Bồ-tát đạt 
được băng tu tập thiên định, có thê nhận lây khô đau 
thay cho tât cả chúng sanh khác. 


372 Một vị Bồ-tát có thể chọn tái sanh ở cảnh giới địa 
ngục để giảm nhẹ khổ đau của chúng sanh ở đó: một 
cách thực tế, qua sự có mặt của mình, và qua việc dạy 
pháp. Cụ thể, Bó-tát Địa Tạng (Ksitigarbha) được biết 
phổ biến là tái sanh ở địa ngục vì mục đích này (xem 
*M.68). 


373 Xem ghi chú ở *M.74. 

374 Đây tóm tắt của Tịch Thiên (Sàntideva). 

375 Xem ghi chú ở *M.158. 

376 Điều được nói ở đoạn này chỉ cho bồ-tát sẵn 
sàng cam chịu bât cứ hình thức khô đau nào, chứ 
không dé cho bát cứ chúng sanh nào lãnh chịu. Đây là 
âm hưởng của ý chí bô-tát nhận lây tát cả dau khó của 
chúng sanh vào mình được dé cập trong M.74. 


377 Vật cúng dường cho tăng ni. 


378 Còn lại là giới, văn, thí, tàm, quý và tuệ. 





goal. 


366 l.e. He does not seek to go beyond rebirths as 
Soon as possible. 


367 The Lord of Death, who meets those who have 
just died. 


368 Supernatural beings or spirits, often malevolent 
or mischievous. 


369 Generosity, ethical discipline, 
acceptance, vigour, mediation and wisdom. 


patient 


370 By means of the supernormal powers a 
bodhisattva acquires as a result of their practice of 
meditation, they are seen as able to literally take the 
pain and suffering of other living beings on themselves. 


371 A bodhisattva may choose to be born in the hell- 
realms in order to relieve the pain of the beings there: 
in practical ways, through his or her soothing presence, 
and by teaching the Dharma. The bodhisattva 
Kşitigarbha is particularly well known for taking rebirth 
in the hells for this purpose (see *M.68). 


372 See note to *M.74. 
373 This is Śāntideva’s abbreviation. 
374 See note to *M.158. 


375 What is being indicated in this passage is the 
willingness of the bodhisattva to endure any form of 
pain or suffering, rather than let any living beings 
endure it. This echoes the willingness of the 
bodhisattva to take the pain and suffering of living 
beings on himself / herself mentioned in *M.74. 


376 These are the gifts given to a monk or a nun. 


377 The rest are ethical discipline, learning, 
generosity, moral shame, concern for consequences, 
and wisdom. 


602 





việc đạt được mục tiêu nào đó. 


26 Tức là vị ấy không tìm cầu vượt thoát luân hồi 
càng sớm càng tôi. 


27 Vị Chúa té của Thế giới người chết, gặp gỡ phán 
xét những người vừa mới qua đời. 


28 Các loại ma quỷ siêu nhiên, thường ác độc hoặc 
tinh quái. 


29 Sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định 
và trí tuệ. 


30 Bằng phương tiện thần thông mà Bồ-tát đạt được 
do kết quả của việc tu tập (thực hành) thiền dinh, ho 
được coi là người có thể gánh chịu thay nỗi đau đớn và 
khổ sở của những chúng sinh khác theo đúng nghĩa 
đen. 


31 Một Bồ-tát có thé chon tái sinh trong các cõi dia 
ngục để giảm bớt nỗi đau của chúng sinh ở đó: bằng 
những cách thực tế, thông qua sự hiện diện dịu dàng 
của Ngài và bằng cách giảng dạy giáo pháp. Bồ-tát Địa 
Tạng Vương (Ksitigarbha) đặc biệt phó biến với việc tái 
sinh trong các địa ngục vì mục đích này (xem * M.68). 


32 Xem ghi chú ”M.74. 

33 Đây là tóm tắt bản của Tịch Thiên (Santideva) 

34 Xem chú giải *M.158. 

35 Điều được nói ở đoạn này là cho thấy Bồ-tát sẵn 
lòng cam chịu bát cứ hình thức khó đau, chứ không dé 
bất kỳ chúng sinh nào phải lãnh chịu. Điêu này lặp lại 
việc vị Bô-tát sẵn lòng tự gánh chịu những khô đau của 
chúng sinh được dé cập trong * M.74 

36 Đó là những vật cúng dường cho Tăng Ni. 

37 Còn lại là giới (kỷ luật đạo đức), văn (học hỏi), thí 


(bố thí, rộng lượng buông xả), tàm (sự tự hồ thẹn), quý 
(sự hó then với người khác) và tuệ (trí tuệ). 








379 Xem WPT p.147. 


380 Xem *L.43 và 44 về các kế hoạch cố giết đức 
Phật của y. 


381 Phái Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng xem 
Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), bác dao su sáng 
lập truyền thống của ho, là một 'vi Phát thứ hai'. 


382 Xem *V.10. 


383 Sáu hành trì chính của bó-tát: bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ (xem *M.100- 
06 và *V.42-54). Lưu ý rằng lời thệ quy y này cũng bao 
gồm lời thệ Đại thừa về bồ-đề tâm (xem *V.37). 


384 Về điều này, xem ghi chú về “Tiểu thra’ ở *V.13. 
385 Không rõ nguồn. 


386 Xem thêm về triết học Trung Quán 
(Madhyamaka) của Đại Thừa ở *M.138 và *V.75-6. 


387 Xem *V.76. 


388 Mặc dù chư pháp là vô thường theo nghĩa tương 
đôi, nhưng cứu cánh không tự tánh (xem *V.76), và do 
đó cũng không được xem là 'vó thường. 


389 Đoạn này trích dẫn từ Kàsyapa-parivarta Sūtra 
thuộc bộ Arya- Ratnaküta sütra (cf. Hán dich, Đại Báo 
Tích, hội 23 "Ma-ha Ca-diép"). Người thưa thỉnh là 
Mahà-ka$yapa, môt trong những dai dé tử của đức 
Phật được cho là đã kế thừa truyền thừa Đại thừa. 


390 Đây là quán sát tự tánh của tâm, mà không thể 
tìm thấy bất cứ đâu, trong hay ngoài thân. Nếu tâm 
không thể tìm thầy ở bất cứ đâu, thì nó không thể bị ô 
uế phiền não, vi vậy tu tánh của nó chính là Niét-bàn. 
Xem thêm cước chú tiếp theo. 





378 See WPT p.147. 


379 See *L.43 and 44 on his plots to try to kill the 
Buddha. 


380 The Nyingmapa school of Tibetan Buddhism 
considers Padmasambhava, the founding master of 
their tradition, a ‘second Buddha’. 


381 See. *V.10. 


382 The six main practices of a bodhisattva: 
generosity, ethical discipline, patience, vigour, 
meditative absorption, and wisdom (see *M.100-06 
and *V.42—54). Note that this refuge vow also includes 
the Mahayana vow of bodhicitta (see *V.37). 


383 On this, see note on 'Lesser vehicle' to *V.13. 
384 Source unknown. 


385 For more on the Middle Way (Madhyamaka) 
philosophy of the Mahayana, see *M.138 and *V.75—6. 


386 See *V.76. 


387 Though things are impermanent in a relative 
sense, ultimately they lack any identity of their own 
(see *V.76), and therefore they cannot even be 
characterized as 'impermanent. 


388 The quote is from the KasSyapa-parivarta Sūtra of 
the Arya-Ratnaküta sütra-collection. Its interlocutor is 
Mahà-ka$yapa, one of the Buddha's main disciples 
who is said to have inherited the Mahayana lineage. 


389 This investigation concerns the identity of the 
mind, which is found not to exist (inherently) anywhere 
inside or outside the body. If the mind cannot be found 
anywhere, it cannot be defiled by any defilement, so its 
true nature must be nirvana. See also next footnote. 


603 





38 Xem WPT trang.147. 


39 Xem *L.43 và 44 vé âm mưu của ông này nhằm 
cô ý giét đức Phát. 


40 Trường phái Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng 
coi đức Liên Hoa Sinh (Padmasambhava), bậc đạo sư 
sáng lập ra truyện thông của họ, là “vị Phật thứ hai.” 


41 Xem *V.10. 


42 Sáu hành trì chính của vị Bồ-tát: bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tán, thiền định và trí tué (xem *M.100- 
06 và *V.42.54). Lưu ý rằng sự quy y này cũng bao 
gồm lời thệ nguyện Đại thừa (Mahayana) về tâm giác 
ngộ (xem ”V.37) 


43 Về điều này, xem chú giải “Tiểu thừa” đến V.13. 
44 Không rõ nguồn. 


45 Về triết lý Trung quán (Madhyamaka) của Đại 
thừa, xem *M.138 và *V.75-6. 


46 Xem *V.76. 


47 Mặc dù moi thứ là vô thường theo nghĩa tương 
đối, nhưng cuối cùng chúng không có bát ky danh tính 
nào của riêng chúng (xem * V.76) và do đó chúng thậm 
chí không thé được mô tả là 'vô thuóng'. 


48 Trích dẫn từ Kinh Kasyapa-parivarta của tuyển 
tập kinh Arya-Ratnakuta. Người thưa thỉnh là Maha- 
kãáyapa (Ma-ha Ca-diếp), một trong những dai đệ tử 
của đức Phật, người được cho là đã kế thừa dòng 
truyền thừa Đại thừa. 


49 Sự quán sát này liên quan đến tự tánh của tâm, 
vốn không tồn tại (vốn Có) Ở bất kỳ đâu bên trong hoặc 
bên ngoài thân thé. Nếu tâm không thể tìm thầy ở bát 
cứ nơi nào, nó không thé bị ô ué phiền não nào, vì vậy 
bản chất thực sự (tự tánh) của nó phải là niết-bàn. 
Xem thêm chú thích tiếp theo. 








391 Đoạn không xác định này trích từ Ngài Atiáa, chỉ 
ra rằng tâm không thé tim thấy ở bát cứ đâu trong quá 
khứ, hiện tại hay vị lai. Vì vậy, ngoài việc nó không có 
phần vị không gian, trong liên hệ thân (xem ở trên), nó 
cũng không thé tìm thấy bát cứ điểm nào trong thời 
gian. Vì hoàn toàn không định tướng, nên tự tánh của 
nó là Niết-bàn. 


392 Thân người khó được, cùng với viên mãn nhàn 
hạ (Hán gọi là bát nan / nạn) là những trường hợp tái 
sanh thuận tiện để tu tập Phật đạo, và viên mãn tương 
ưng là điều kiện thuận duyên dé tu tập (xem *V.14). 


393 Hai trong số năm giai đoạn tu chứng của Đại 
Thừa, đó là: tư lương đạo (chuẩn bị hành trang), gia 
hành đạo (khởi sự thực hành), kiến đạo (hiện quán 
thánh dé), tu tập dao (trong mười địa bó-tát), và vô học 
đạo (thành tựu Chánh giác). Xem chú thích ở v.59 của 
*V.10. 


394 Dao thü ba trong nám dao. Trong Đại thừa, nó 
cũng là diêm bước vào bậc (thánh) Bô-tát đầu tiên. 


395 Có ba giai đoạn ngắn hơn xuất hiện vào cuối mỗi 
tung kiếp (khoảng 16.798.000 năm theo 
Abhidharmakoéa), trong khoáng thời gian đó thế giới 
tồn tại trước khi hoại diệt (xem *Th.63) — thời ky nan 
đói (cơ cán), thời kỳ dịch bệnh (ôn dịch), và thời kỳ 
xung đột (đấu tranh). 


396 Tức là nói, họ có thể đạt được những gì dẫn đến 
thành tựu, tức là tiên bộ trong tu đạo. 


397 Garuda, chim cánh vàng, loài chim huyền thoại 
được cho là ăn thịt loài rồng (rån thân). 


398 Dòng lưu chuyển sanh tử. 


399 Các ba-la-mật được tu tập là nhân của bò-đè, 
nhưng mật tục đạo hoạt động bằng cách vận dụng lực 
của bó-dé ngộ làm đạo tối thắng dé đạt đến quả của 
bồ-đề. 





390 This unidentified passage from Ati$a points out 
that the mind cannot be found anywhere in the past, 
present, or future. So, in addition to being unlocated 
spatially, in terms of the body (see above), neither can 
it be found anywhere in time. Being utterly 
undetermined, its true nature is found to be nirvana. 


391 The precious human life of freedom and 


connection (see *V.14). 


392 The first two of the five series of paths in 
Mahayana Buddhism, those of: accumulation, 
connection, seeing, development, and that of the adept. 
See footnote to v.59 of *V.10. 


393 The third of the five paths. In the Mahāyāna, it is 
also the point of entering the first (noble) bodhisattva 
stage. 


394 There are three shorter periods of time that 
appear towards the end of each ‘intermediate eon’ 
(approx. 16,798,000 years according the the 
Abhidharmakośa) during which a world exists before 
coming to an end (see *Th.63) - the eon of famine, the 
eon of sickness, and the eon of strife. 


395 That is to say, may they attain what brings actual 
fulfillment, namely, progress on the path. 


396 A mythical bird seen as preying on snakes. 


397 The ongoing process of samsara. 
398 The perfections are cultivated as the cause of 


awakening, but the way of tantra works by drawing on 
the power of awakening as a powerful path to it. 


604 





50 Đoạn không xác định này của ngài Ati$a (A-dé-sa) 
chỉ ra rằng tâm trí không thé được tìm thấy ở bát ky 
đâu trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Vì vậy, 
ngoài việc không bị định vị về mặt không gian, về thân 
thể (xem ở trên), nó cũng không thể được tìm thấy ở 
bất kỳ đâu trong thời gian. Hoàn toàn không được xác 
định, nên bản chất thực sự (tự tánh) của nó là niết-bàn. 


51 Cuộc sống quý giá của con người về tự do và kết 
nói (xem *V.14). 


52 Hai trong số năm giai đoạn con đường tu đạo đầu 
tiên trong Phật giáo Đại thừa, đó là: tích lũy, kết nối, 
thấy, phát triển và con đường của bậc lão luyện. Xem 
chú thích đến V.59 của * V.10. 


53 Con đường thứ ba trong số năm con đường. 
Trong Đại thừa, đó cũng là điêm bước vào giai đoạn 
bậc Bô-tát (thánh) đâu tiên. 


54 Có ba khoảng giai đoạn ngắn hơn xuất hiện vào 
cuối mỗi “trung kiếp” (khoảng 16.798.000 năm theo 
Abhidharmakosa) trong thời gian đó một thế giới tồn tại 
trước khi hoại diệt (xem *TA.63) - thời điểm của nan 
đói, thời kỳ của các dịch bệnh và thời điểm của xung 
đội. 


55 Có nghĩa là họ có thể đạt được những gì mang lại 
sự thành tựu thực sự, cụ thê là, sự tiên bộ trên con 
đường tu tập. 


56 Mót loài chim thàn thoai duoc coi là án thit loài rán 
thán. 


57 Tiến trình liên tuc của luân hồi. 


58 Sự toàn hảo (các ba-la-mật) được trau dồi như là 
nhân của sự giác ngộ, nhưng cách thức của Mật tông 
(tantra) hoạt động bằng cách dựa trên sức mạnh của 
sự giác ngộ làm một con đường mạnh mẽ dẫn đến quả 
đó. 








CHƯƠNG 7 - ĐẠO ĐỨC 
THƯỢNG TỌA BỘ 
Thiện và bát thiện hành 


Th.102 Thiện và bắt thiện hành cùng căn bón của 
chúng 


Đoạn này làm rõ một só hành động thân, ngữ và ý là 
akusala 

— bắt thiện, không thiện xảo, không khéo (không 
được dẫn bởi trí tuệ) — và việc tránh xa chúng là 
kusala, thiện, thiện xảo. Bát thiện xuất phát từ một 
hoặc nhiều hơn trong ba căn: động cơ tham hoặc sân, 
và một xu hướng si (xem *Th.26). 

Thiện xuất phát từ những động cơ đối nghịch lại: vô 
tham, vô sân, và vô si. 


Chư Hiền, bát thiện là gì, và căn của bát thiện là gì? 
Bất thiện là những gì? Đó là, sát sanh, lấy của không 
cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, ác 
khẩu, nói phù phiếm, tham dục, ác tâm, tà kiến. 


Căn của bắt thiện là gì? Tham, sân, si. 


Thiện là gì? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói phù phiếm, không tham 
dục, không ác tâm, chánh tri kiến là thiện. 


Căn bón thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô si là cán 
bón thiện. 





CHAPTER 7: ETHICS 
THERAVADA 
Wholesome and unwholesome actions 


Th.102 Wholesome and unwholesome actions 
and their roots 


This passage highlights certain bodily, verbal and 
mental actions as akusala — unwholesome or unskilful 
(not informed by wisdom) — and abstaining from them 
as kusala, wholesome, skilful. The former spring from 
one or more of three kinds of ‘roots’: the motives of 
greed or hatred, and a deluded orientation (see 
*Th.26). 

The latter spring from the opposites of these, literally 
non-greed, non-hatred and non-delusion, i.e. anti-greed 
etc.: generosity and renunciation, loving kindness and 
compassion, and wisdom. 


Friends, what is the unwholesome, and what are the 
roots of the unwholesome? Destroying life, taking what 
is not given (stealing), engaging in misconduct with 
respect to sensual pleasures (sexual misconduct), 
telling lies, divisive speech, harsh speech, idle chatter, 
intense desire, malice, and wrong view are 
unwholesome. 


What are the roots of the unwholesome? Greed, 
hatred and delusion are the roots of the unwholesome. 


What is the wholesome? Abstaining from destroying 
life, from taking what is not given, from engaging in 
misconduct with respect to sensual pleasures, from 
telling lies, from divisive speech, from harsh speech, 
and from idle chatter, absence of intense desire, 
absence of maliciousness and right view are the 
wholesome. 


What are the roots of the wholesome? Non-greed, 


non-hatred and non-delusion are the roots of the 
wholesome. 


605 





CHU'ONG 7 - ĐẠO ĐỨC 
THƯỢNG TỌA BỘ 
HÀNH ĐỘNG THIỆN VÀ ÁC 


Th.102 Gốc Ì của các hành động thiện và ác 


Đoạn này nhắn mạnh các hành động thé hiện qua 
thân thé, lời nói và tâm ý là bát thiện (akusala) hoặc 
chưa tinh tế (không phải tao tác do trí tuệ) và ngược lại 
với các hành động áy là thiện, tốt dep, tinh té. Căn 
nguyên trước của một hoặc nhiều hơn ba loại "góc" là 
động cơ của tham lam hoặc hận thù và khuynh hướng 
si mé (xem *Th.26). 

Căn nguyên sau theo nghĩa đen từ những mặt đối lập 
là không tham lam, hờn giận và si m&? tức là sự đối 
lập với tham lam: Sự rộng lượng, từ bỏ, lòng yêu 
thương, từ bi và trí tué. 


Này các thiện hữu, thế nào là bất thiện và gốc của 
bất thiện là gì? Hủy hoại cuộc sống, lấy những gì 
không cho (ăn cắp), đắm nhiễm vào các hành vi thỏa 
mãn giác quan (hành vi tà dâm), nói dối, nói lời chia rẽ, 
thô bạo, nói vô ích, ham muốn mãnh liệt, ác ý và tà 
kiến là bất thiện. 


Góc của bát thiện là những gì? Sự tham lam, hờn 
giận và si mê là những gôc của bât thiện. 


Thiện là gì? Đó là không hủy hoại cuộc sống. Còn láy 
những gì không được cho, đắm nhiễm vào các hành vi 
thỏa mãn giác quan, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
bạo, nói vô ích, ham muốn mãnh liệt, ác ý và tà kiến là 
bát thiện. 


Góc của thiện là những gì? Không tham lam, không 
hờn giận và không si mê là góc của thiện. 








Samma-ditthi Sutta: Majjhima-nikãya 1.47, dịch Anh 
P.I: P: 


Th.103 Khóng hành dóng gáy hai cho minh và 
cho người khác 


Trong đoạn này, đức Phát dạy con trai là Rahula khi 
còn là sa-di, chú tiêu tập sự. 

Thay vì tập trung vào gốc rễ bên trong của hành 
động xấu và tốt, như trong đoạn trên, Phật tập trung 
vào hậu quả của chúng như là những lý do để làm 
hoặc không làm: hoặc gây khó cho chính mình hoặc 
người. Suy ngẫm vé những điều này hỗ trợ cho thiện 
hành. 


‘Này Ràhula, mục đích của cái gương là gi?' ‘Bach 
Thé Tón, muc dích là dé nhin tháy minh.' 'Cüng váy, 
này Rãhula, sau khi nhìn lại mình nhiều làn rồi hãy làm 
bằng thân nghiệp; sau khi nhìn lại mình nhiều lần rồi 
hãy làm bằng ngữ nghiệp; sau khi nhìn lại mình nhiều 
lần rồi hãy làm bằng ý nghiệp. 


Này Rãhula, trước khi con muốn làm một việc gì bởi 
thân, hãy suy xét việc làm bởi thân ấy như sau: 

“Việc mà tôi muốn như bởi thân này có khiến hại 
mình, hại người, hại cả hai không? 

Việc làm này là không khéo chăng? 

Nó đưa đến hậu quả khổ, chín muói trong khó 
chăng?” 

Sau khi suy xét, nếu con biết, “Việc mà tôi muốn làm 
bởi thân này có thể khiến hại mình... quả khổ”, 

này Rãhula, như vậy con nhất định chớ có làm một 
việc bởi thân như vậy. 





Sammaà-ditthi 1.47, trans. 


P.D.P. 


Sutta: Majjhima-nikaya 


Th.103 Avoid actions which bring real harm to 
others or oneself 


In this passage, the Buddha teaches his son, Ràhula, 
when he was a young novice monk under him. 

Rather than focussing on the inner roots of bad and 
good actions, as in the above passage, he focuses on 
their consequences as the grounds for avoiding or 
doing them: whether or not they lead to suffering for 
oneself or others. Reflection on these aids wholesome 
action. 


'Rahula, what is the purpose of a mirror? ‘Venerable 
sir, it has the purpose of reflection.' 'Rahula, in the 
same manner, after repeated reflection you should do 
bodily actions, after repeated reflection you should do 
verbal actions, after repeated reflection you should do 
mental actions. 


Rahula, when you desire to do some action with the 
body, you should reflect on that very action of the body 
thus: 

"This action that | wish to do with my body — would 
this bodily action of mine be conducive to self-harm and 
would it be conducive to the harm of others or of both? 

Is it unwholesome? 

Does it have painful consequences, 
suffering?" 

When reflecting, if you know, "this action of the body 
would be conducive to self-harm ... suffering", 

Rahula, if possible you should not do such action of 
the body. 


ripening in 


606 





(Kinh Chánh tri kiến: Kinh Trung bó l. 47, do P.D.P 
dich tiéng Anh) 


Th.103 Tránh tao tác các hành dóng có hai tói 
người khác hoặc cho bản thân 


Trong đoạn này, đức Phật đã dạy cho con của Ngài, 
La-háu-la, khi vị ấy còn là Sa-di trẻ được xuất gia với 
Ngài. 

Thay vì tập trung vào góc bên trong của những hành 
động tót và xáu như đã nêu trong đoạn trên, đức Phát 
đã nhắn mạnh vào kết quả của các hành động ấy như 
là nén tảng dé tránh né hoặc tạo tội: Cho dù chúng dẫn 
đến sự khô đau cho bản thân hoặc cho người khác. Sự 
chiêm nghiệm vé những điều này trợ duyên các hành 
động thiện. 


“Này La-hầu-la, mục đích của chiếc gương là gì?” 
"Bach Thé Tôn, mục đích của chiéc gương là dùng dé 
Soi chiêu.” 


“Này La-hầu-la, trên tinh thần ấy, sau nhiều làn soi 
chiếu, con nên tao ra các hành động của thân thé, sau 
nhiều lần soi chiếu, con nên tạo ra các hành động của 
lời nói. Cũng vậy, sau nhiều lần soi chiếu, con nên tạo 
ra hành động của tâm ý. La-hầu-la, khi con mong muốn 
tạo tác các hành động của thân, con nên soi chiếu lại 
từng hành động của thân như sau: 

“Hành động mà tôi đang mong muốn tạo tác với thân 
thể của tôi - liệu rằng hành động của thân thể này có 
dẫn đến tôn hại của bản thân hoặc liệu rằng hành động 
ấy có dẫn đến tôn hại đến người khác hoặc cho cá hai 
hay không? 

Hành động này có phải bát thiện? 

Nó có những hậu quả đau đớn và khi chín mùi dẫn 
đến khó đau chăng?” 

Khi soi chiếu lại, nếu con biết “hành động của thân 
thé này có dẫn đến tón hại của bản thân... khó dau 
chăng?” 

La-hầu-la, nếu có thể thì con không nên tạo tác hành 
động như vậy của thân. 








Này Rãhula, nếu sau khi suy xét, con biết rằng, “Việc 
mà tôi muốn làm bởi thân này không khiến hại mình, 
hại người, hại cả hai; nó là việc làm khéo, có kết quả 
an lạc, chín muói trong an lạc.” Rãhula, con nên làm 
một việc bởi thân như vậy. 


Ngay trong khi đang làm một việc bởi thân, con cần 
phải suy xét việc làm bởi thân ấy như sau: “Việc tôi 
đang làm bởi thân này có khiến hại mình... đau khổ 
chăng?” Rãhula, nếu có, con hãy từ bỏ việc làm bởi 
thân vậy... Nhưng nếu con biết như sau, “Việc mà tôi 
đang làm bởi thân này không khiến hại mình...”, con 
nên tiếp tục làm. 


Cũng vậy, sau khi con đã làm một việc bởi thân, con 
cần phải suy xét việc đã làm bởi thân ấy như sau. “Việc 
tôi đã làm bởi thân này có khiến hại mình... đau khổ 
chăng?” 

Nếu sau khi suy xét, con biết là có, con cần phải nói 
ra, cần phải phát lộ, cần phải thú nhận việc đã làm bởi 
thân như vậy trước các vị giáo thọ, hay trước các vị 
đồng phạm hạnh có trí. 

Sau khi đã nói ra, đã phát lồ, đã thú nhận, con cần 
phải phòng hộ trong tương lai. Rãhula, nếu trong khi 
suy xét, con biết “Việc tôi đã làm bởi thân này không 
khiến hại mình...”, 

con nên an trú trong đó với hỷ lạc tự mình ngày đêm 
tu tập trong các phẩm thiên.’ 

[Tương tự lặp lại cho ngữ và ý.] 


Này Ràhula, những sa-món hay bà-la-môn nào tịnh 
hóa những việc đã làm bởi thân, ngữ, ý trong quá khứ, 
các vị ây cũng suy xét nhiều lần như váy. 

Những sa-môn hay bà-la- môn nào tịnh hóa những 
việc sẽ làm bởi thân, ngữ, ý trong vị lai, các vị ấy cũng 
sẽ suy xét nhiều lần như vậy. 

Những sa-môn hay bà-la-môn nào tịnh hóa những 
việc đang làm bởi thân, ngữ, ý trong hiện tại, các vị ấy 
cũng suy xét nhiều lần như vậy. 

Do vậy, này Rãhula, con cần phải học như sau: “Sau 
khi suy xét nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa những việc đã làm 
bởi thân, ngữ, ý.” 





Rāhula, when reflecting, if you know, “this action that 
| wish to do with my body would not be conducive to 
self-harm, not be conducive to the harm of others or of 
both, it is wholesome, it leads to happy consequences, 
ripening in happiness”, Ràhula, you should do such 
action of the body. 


Even while doing that action with the body, you 
should reflect on that very action of the body thus: “Is 
this action that | am doing conducive to self-harm ... 
suffering?" Rãhula, if that is so, stop doing that action 

.. If you know, “this action of the body is not conducive 
to self-harm ...", then continue doing it. 


Also, having done such action of the body, you 
should reflect. "That action | did with the body, was it 
conducive to self-harm ... suffering?" 

When reflecting, if you know it was so, then you 
should confess, reveal, make known that action of the 
body to the teacher, or to intelligent associates faring 
the holy life. 

Having confessed, revealed, and made known you 
should set yourself to restraint in the future. Ràhula, 
when reflecting, if you know "this action of the body I 
did, was not conducive to self-harm ... suffering", 

you should dwell with that very joy and gladness, 
training yourself day and night in wholesome qualities.’ 

[The same is then repeated for verbal and mental 
actions.] 


Rahula, whatever renunciants or brahmins purified 
their bodily actions, verbal actions and mental actions 
in the past, did so by repeated reflection in this manner. 

Whatever renunciants or brahmins will purify their 
bodily, verbal and mental actions in the future, will do 
so by repeated reflection in this manner. 

Whatever renunciants or brahmins do purify their 
bodily, verbal, and mental actions at present, do so by 
repeated reflection in this manner. 

Therefore Rãhula, you should train thus: ‘Reflecting 
repeatedly, | will purify my bodily, verbal and mental 
action.’ 


607 





Này La- hàu-la, nếu con biết “hành động mà tôi mong 
muôn tạo tác với bản thân tôi sẽ không dẫn đến tôn hai 
của bản thân, không dẫn đến tổn hại của người khác 
hoặc cho cả hai, đó là thiện, nó tạo ra nhiều kết quả tốt 
đẹp và khi chín mùi dẫn sẽ đến hạnh phúc.” La-hầu-la 
con hãy nên tạo tác hành động như vậy của thân. 


Thậm chí trong khi thực hiện các hành động ấy của 
thân, con nên soi chiếu lại từng hành động của thân 
như sau: “Liệu rằng hành động của tôi đang tạo tác 
dẫn đến tổn hại cho bản thân... khổ đau chăng?” La- 
hàu-la, nếu điều đó đúng là như Vậy, hãy dừng lại việc 
tạo tác hành động đó... Nếu con biết, “hành động này 
của thân không dẫn đến tổn hại tới bản thân... ,” vậy thi 
nên tiếp tục thực hiện. 


Cũng vậy, khi đã tạo tác một hành động nào đó của 
thân, con cũng nên soi chiếu rằng: “Hành động mà tôi 
đã tạo tác với thân có dẫn đến sự tổn hại của bản 
thân... khó đau chăng?” 

Trong lúc soi chiếu, nếu con biết việc đó đúng là như 
vậy, con hãy nên nhận tội, phơi bày, thưa trình hành 
động đó của thân đến người thầy của mình, các bậc 
hiền trí đồng tu hạnh Thánh. 

Khi đã thú nhận, phơi bày, thua trình, con nên phòng 
hộ bản thân trong tương lai. La-hầu-la, trong lúc soi 
chiếu, nếu con biết “hành động này của thân ta đã tạo 
tác không dẫn đến tổn hai cho minh... khó đau chăng?” 

con nên an trụ trong sự hỷ lạc, trợ duyên trong sự tu 
tập ngày và đêm của con trong các phẩm thiện. 

[Tương tự lặp lại cho các hành động của lời nói và 
tâm ý.] 








Ambalatthika-rahulovada Sutta: 


I.415—420, dịch Anh P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Th.104 Chuẩn vàng dao đức trong giáo pháp của 
Phát 


Trong đoạn đầu trích dịch, những người tai gia thỉnh 
cầu chi dẫn làm sao dé thành công trong đời này và 
hạnh phúc đời sau, đức Phật nêu ra một chuẩn vàng’ 
đạo đúc: 

không gây ra cho người khác điều mà ta không muốn 
người khác gây ra cho mình (xem *V.62). 

Đoạn thứ hai diễn đạt ngắn gọn chuẩn vàng này. 


Này các gia chủ, thế nào là pháp môn tự lợi? Ở đây, 
này các gia chủ, thánh đệ tử suy nghĩ như sau, 'Ta 
muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khó. 

Néu có ai dén tuóc doat mang sóng cüa ta, mót 
người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 
khổ, như vậy là việc làm không khả ái, không khả ý đối 
với ta. 

Và nếu ta tước đoạt mạng sống một người muốn 
sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là 
việc làm không khả ái, không khả ý đối với người ấy. 

Những gì không khả ái, không khả ý cho ta, những 
thứ ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Sao ta lại buộc ràng người khác những gì không 
khả ái, không khả ý cho ta?’ 


Sau khi suy nghĩ như vậy, thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, tán 
thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, vị ấy ba mối thanh tịnh 
thân hành. 


Lại nữa, này các gia chủ, thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau, 'Nếu có ai trộm lấy của không cho của ta, như vậy 
là việc làm không khả ái, không khả ý cho ta... Nếu có 





Ambalatthikã-rahulovada Sutta: 


I.415—420, trans. P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Th.104 The golden rule of ethics in the Buddha's 
teaching 


In the first passage, spoken to laypeople who ask for 
guidance on how to be successful in this life and happy 
in the next, the Buddha gives a version of the 'golden 
rule’ of ethics: 

do not inflict on another being what you would not like 
done to oneself (cf. *V.62). 

The second passage succinctly expresses this 
principle. 


What, householders, is the method of righteous living 
having reference to oneself? Here, householders, a 
disciple of the noble one reflects, ‘I really am one who 
desires to live, not desiring to die, desiring happiness, 
disliking unhappiness. 

If someone were to deprive me of life, | being one 
who desires to live, not desiring to die, desiring 
happiness, not desiring unhappiness, it would not be 
pleasing and dear to me. 

And if | were to deprive another person of his life, that 
other person being one who desires to live, not desiring 
to die, desiring happiness and disliking unhappiness, it 
would be not pleasing and dear to that other person. 

Whatever is not pleasing and not dear to me is also 
not pleasing and dear to the other as well. How could I 
inflict upon another what is not pleasing and dear to 
me?' 


He, having taken this into account, himself abstains 
from destruction of life, encourages others to abstain 
from destruction of life, and speaks in praise of 
abstention from destruction of life. In this manner his 
bodily behaviour becomes pure in three aspects. 


Again, householders, a disciple of the noble one 
reflects thus: 'If someone were to take from me what 
was not given and commit what is reckoned as 
stealing, it would not be pleasant and dear to me ... If 


608 





(Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala: Kinh Trung 
bộ l. 415- 420, do P.D.P. dich tiêng Anh). 


Th.104 Quy tắc vàng về đạo đức trong lời dạy của 
đức Phật 


Trong đoạn trích đầu, khi thuyết giảng cho các cư sĩ 
vé việc làm thé nào dé thành công trong kiếp này và 
hạnh phúc trong kiếp sau, đức Phật đưa ra một bài kệ 
về quy tắc vàng trong đạo đức như: 

Không nên gây tón thương người những gi mình 
không hé mong muốn người khác làm tương tự đối với 
bản thân (tham chiếu *V.62). 

Đoạn trích thứ hai thể hiện một cách xúc tích vê 
nguyên tắc này. 


Này các gia chủ, thế nào là phương thức sống đạo 
đức với sự tham chiếu bản thân? Ở đây, này các gia 
chủ, vị đệ tử thánh chiêm nghiệm rằng, “Ta thật sự là 
người khao khát sống, không mong chết, khao khát 
hạnh phúc, không thích buồn phiền. 

Nếu có người tước đoạt đi cuộc sống của ta, trong 
khi ta là người khao khát sống, không mong chết, khao 
khát hạnh phúc và không thích buồn phiền, điều đó thật 
sự không vui và vừa ý ta. 

Và nếu ta tước đoạt cuộc sống của người khác, 
người đó cũng là người khao khát sống, không mong 
chết, khao khát hạnh phúc, không thích buồn phiền, 
điều đó không vui và không vừa ý với người đó. 

Bất cứ những gì không vui và không vừa ý ta thì 
cũng không vui và không vừa ý đối với người khác. 
Làm sao ta có thể gây tốn thương đến người mà việc 
đó cũng không làm ta vui và vừa ý?” 


Vị Ấy, sau khi suy xét như vậy, từ bỏ sự hủy hoại 
mạng sống, khuyến khích người khác từ bỏ hủy hoại 
mang sóng và nói những lời tán thán việc từ bỏ hủy 
hoại mạng sống. Trên tinh thần này, hành vi thân thé 
của vị ây được thanh tịnh trong ba phương diện. 


Lại nữa, các gia chủ, vị đệ tử thánh chiêm nghiệm 
như sau: “Nếu có người lấy những gì không cho từ ta 
và phạm tội được xem là trộm cắp, điều đó không vui 
và không vừa ý với ta... Nếu có người cư xử không 








ai tà dâm với những người vợ400 của ta... Nếu có ai 
nói dối gây tổn hại ta... Nếu có nói hai lưỡi gây chia rẻ 
các thân hữu của ta.. . Nếu có ai nói lời thô bạo... Nếu 
có ai nói lời phù phiếm... 


Nên vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến 
khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán từ 
bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, vị ấy ba mối thanh tịnh 
ngữ hành. 


Veludvareyya Sutta: Samyutta-nikaya V.353-355, 
dich Anh P.D.P. 


Ai cũng sợ bi đánh; ai cüng so bị giết. So người dụ 
với mình, chớ giét chớ bảo giét. 


Dhammapada 130, dịch Anh P.H. 

Bồ thí 

Th.105 Quá bó thí 

Đoạn văn này nhắn manh đến lợi ích của bó thí. 

Này các tỳ-kheo, nếu các chúng sanh biết, như Ta 
biết, quả dị thục của bố thí chia sớt, chúng sẽ không 
thụ hưởng mà không bố thí, không an trú với tâm 
không gột sạch cáu bẩn xan tham; cho dù đó là vắt 
cơm cuối cùng, miếng ăn tối hậu của mình sẽ không 
thụ hưởng mà không chia sớt; nếu có người nhận chia 
sót. 


Dàna Sutta: Itivuttaka 18, dich Anh P.H. 


Th.106 Bó thí với tám lòng rộng mở 


Thánh đệ tử sóng tai gia với tâm không bị nhiễm bởi 
cáu bán của xan tham, dé dàng buông xả, bàn tay 





someone were to misbehave with my wives 999 «x; M 
someone were to hinder my benefit by false speech ... 
If someone were to break my friendships by divisive 


speech ... If someone were to use harsh speech 
against me ... If someone were to use idle chatter with 
me .... 


So he takes it into account and abstains from idle 
chatter, encourages others to abstain from idle chatter 
and speaks in praise of abstention from idle chatter. In 
this manner his verbal behaviour becomes pure in 
three aspects. 


Veludvareyya Sutta: Samyutta-nikáya V.353-355, 
trans. P.D.P. 


All beings tremble at violence; life is dear to all. 
Comparing others with oneself, do not kil or cause 
another to kill. 

Dhammapada 130, trans. P.H. 

Generosity 

Th.105 The fruitfulness of giving 

This passage emphasizes the benefit of any giving. 

Monks, if people knew, as | know, the (karmic) fruits 
of sharing gifts, they would not enjoy their use without 
sharing them, nor would the taint of stinginess obsess 
the heart. Even if it were their last bit, their last morsel 


of food, they would not enjoy its use without sharing it if 
there was some other being to share it with. 


Dana Sutta: Itivuttaka 18, trans. P.H. 


Th.106 Open-hearted giving 


The noble disciple lives at home with a heart free of 
the taint of stinginess, he is open-handed, pure- 


609 





düng vói vo cüa ta... Néu có người cán trở lợi ích của 
ta bằng những lời thô kệch đôi với ta... Nêu có người 
nói những lời vô ích với ta.” 


Vì vậy, vị ấy suy xét như vậy và từ bỏ nói những lời 
vô ích, khuyến khích người khác từ bỏ nói những lời vô 
ích and nói những lời tán thán việc từ bỏ nói lời vô ích. 
Trên tinh thần này, hành vi qua lời nói của vị ấy trở nên 
thanh tịnh trong ba phương diện. 


(Kinh Những người ở Veludvära: Kinh Tương ưng V. 
353-355, do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Tất cả chúng sinh đều run sợ trước bạo lực, nên 
mạng sóng déu quý đôi với tật cả. Hãy so sánh những 
người khác với bản thân, không giêt hại hoặc khiên 
người khác giết hai. 

(Kinh Pháp cú 130, do P.H. dịch tiếng Anh). 

LÒNG ĐỘ LƯỢNG (BÓ THÍ) 

Th.105 Quả của bố thí 

Đoạn này nhắn mạnh lợi ích của bố thí. 

Này các Tỳ-kheo, nếu chúng sinh biết như ta biết về 
các (nghiệp) quả việc chia sẻ phẩm vật, họ sẽ không 
thể thụ hưởng trọn vẹn nếu không biết chia sẻ, hoặc 
tâm của họ sẽ bị sở hữu bởi sự ô nhiễm của lòng ích 
kỷ. Thậm chí nếu đó là một mẫu thức ăn vụng cuối 
cùng thì họ cũng không thể nào tận hưởng được nếu 
không chia sẻ khi có người họ có thê chia sẻ. 


(Kinh BÓ thí: Kinh Phật thuyết như vậy 18, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.106 Bồ thí với tám lòng rộng mở 


Vị đệ tử thánh sống tại gia với tâm không bị ô nhiễm 
bởi lòng ích kỷ, vị ây hào phóng, thanh tịnh, ưa thích 








trong sạch, ưa thích buông xả, là người dễ xin cho, là 
người vui thích phân chia vật bô thí. 


Patta-kamma Sutta: Anguttara-nikãya 1.66, dich Anh 
P.H. 


Và này các ty-kheo, thé nào là hang nguói nhu 
không mưa? Ở đây, này các tỳ-kheo, có hạng người 
không bố thí cho ai cả, không bố thí cho sa-môn, bà-la- 
môn, người bàn cùng, người lỡ đường, người ăn xin, 
không cho đồ ăn, thức uóng, y phuc, xe cộ, tràng hoa, 
hương, dầu xoa, giường ghé, nhà ở, đèn đuốc,.. 

Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người như chỉ 
mưa trong một địa phương? Ở đây, này các tỳ-kheo, 
có người bố thí cho một số sa-môn, bà-la-môn, người 
bàn cùng, người lỡ đường, người ăn xin, nhưng không 
bố thí cho những người khác... 

Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người như mưa 
đổ xuống khắp tất cå? Ở đây, này các ty-kheo, có hạng 
người bó thí cho tát cả sa-món, bà-la-môn, người bàn 
cùng, người lỡ đường, người ăn xin... 


Hạng đáp ứng lời cầu xin, thương tưởng mọi chúng 
sanh, tâm hoan hỷ phân chia, luôn nói cho, và cho. 


Như mây, chớp, sắm rền, mưa tuôn thấm đồi đất; tài 
sản kiêm như pháp, như vậy đây bát nghèo. 


Vutthi Sutta: ltvuffaka 64—66, dịch Anh P.H., and 
P.D.P. 


Th.107 Bồ thí người có giới 


Đoạn trích thứ nhát nói rằng ngay dù chỉ bó thí chút ít 
cũng tạo ra nghiệp quả công đức trong tương lai, tuy bó 
thí cho người có giới mang lại nhiều công đức hơn. 

Đoạn trích thứ hai nhắn mạnh về điểm này. Khi bó thí 
cho người có giới, người thí càng có tin tưởng hơn, 
rằng vật thí sẽ được sử dụng hữu ích, vì vậy càng bó 
thí thêm nữa mà không hé dé dát. 





handed, delighting in self-surrender, one to ask a 
favour of, one who delights in dispensing charitable 
gifts. 


Patta-kamma Sutta: Anguttara-nikaya 1l.66, trans. 
P.H. 


Now what kind of person, monks, is like a rainless 
cloud? Here, a certain person is not a giver to anyone; 
he does not give food, drink, clothing, vehicles, 
garlands, scents, ointments, beds, lodging, and lamps 
to renunciants and brahmins, to the poor, destitute, and 
needy. ... 

Now what, monks, is the kind of person who rains 
locally? Here, a certain person ... gives only to some 
renunciants and brahmins, to some of the poor, 
destitute, and needy, but not to others. ... 

Now what, monks, is the kind of person who rains 
everywhere? Here, a certain person gives ... to all 
renunciants and brahmins, to the poor, destitute, and 
needy. ... 


The person responsive to requests, who has 
sympathy for all beings, distributes things with delight 
and says 'give, give'. 


Just as a cloud thunders, roars and rains, filling the 
plateau and plain, drenching with water, so is such an 
individual with regard to the wealth he has earned with 
effort. 


Vutthi Sutta: Itivuttaka 64—66, trans. P.H. and P.D.P. 


Th.107 The goodness of giving, especially to 
those who are virtuous 


The first passage here says that even a small act of 
giving generates beneficial future karmic fruits, though 
giving to good people brings more benefits. 

The second passage amplifies this point. In giving to 
a good person, there is more confidence that the gift 
will be used well, so the giving will be done with less 
potential reservation. 


610 





buông xả, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn hoan 
hỷ làm việc thiện bô thí. 


(Kinh Bón nghiệp công đức: Kinh Tăng chi |l. 66, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như mây 
không mưa? Ở đây, người ấy là người không bố thí bất 
kỳ ai, vị ấy không bố thí phẩm vật như thức ăn, nước 
uóng, quân áo, xe có, vòng hoa, hương, dầu, giường, 
nơi tá túc và đèn cho các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, 
người nghèo, cơ cực và túng thiếu. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như mưa ở 
một địa phương? Ở đây, người ấy là người... chỉ bố thí 
một số bậc Sa-môn, Bà-la-môn, một thiểu số người 
nghèo, cơ cực và túng thiếu nhưng không bó thí những 
người khác. 

Lại nữa các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như 
mưa ở khắp nơi? Ở đây, người ấy là người bố thí... 
cho tất cả bậc Sa-môn, Bà-la-môn và người nghèo, cơ 
cực và túng thiếu... 


Hạng người đáp ứng các yêu cầu, vị ấy thương cảm 
chúng sinh, bó thí trong hoan hy và luôn nói "bó thí, bô 
thí." 


Giống như dám mây dong, tiếng sắm rền và mua 
tuôn tràn ngập cao nguyên và đồng bằng, ướt đẫm 
trong nước, tương tư như vậy đối với của cải mà vị ấy 
kiếm được với công sức của mình. 


(Kinh Mưa: Kinh Phật thuyết như vậy 64-66, do P.H. 
và P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.107 Tánh tốt của bố thí, đặc biệt là cho những 
bậc thạc đức 


Đoạn đầu tiên ở đây, cho rằng ngay cả một hành 
động nhỏ nhặt của bó thí cũng tạo ra những nghiệp 
quả tốt trong tương lai, mặc dù bó thí những người đức 
hạnh mang lại nhiêu lợi lạc hơn. 

Đoạn văn thứ hai mở rộng thêm vé quan điểm này. 
khi bó thí cho người đức hanh, người bó thí tự tin hơn 
về việc phẩm vật sẽ được sử dụng đúng. Vì vậy, bó thí 








Hơn nữa, bố thí với sự tin tưởng vào những kết quả 
tốt đẹp của hành vi cho cũng tăng gia không ngừng 
ảnh hưởng tác động lên người cho, và bó thí cho người 
có đức hạnh càng lúc càng thắt chặt mối liên hệ giữa 
người cho và người nhận. 


Ta nói, này Vaccha, thậm chí một người đỗ nước rửa 
bát hay chén xuống hố có sinh vật, trong cống rãnh, 
hay vũng nước, nghĩ rằng, 'Mong thứ này nuôi sống 
chúng sanh trong đây, do nhân duyên này mà có 
phước báo, hà huống là cho con người. 

Nhưng Ta cũng nói rằng cho người có giới có quả 
lớn, và cho kẻ ác giới thì không bằng như vậy. 


Vaccha Sutta: Anguffara-nikãya 1.161, dịch Anh P.H. 


Người có giới thí người ác giới, vật như pháp với tâm 
tinh tín; chí tín nghiệp quả này sẽ lớn, đây thí thanh tinh 
bởi người cho. 


Người ác giới thí người có giới; tâm không tịnh, vật 
không như pháp, không tin nghiệp quả này sẽ lớn, đây 
thí thanh tịnh bởi người nhận. 


Người không giới, thí người không giới; tâm không 
tịnh, vật không như pháp, không tin nghiệp quả này sẽ 
lớn; Ta nói thí này không quả lớn. 


Người có giới thí người có giới, vật như pháp với tâm 
tịnh tín, chí tín nghiệp quả này sẽ lớn, Ta nói thí này có 
quả lớn. 


Dakkhinä-vibhanga Sutta: Majjhima-nikaya 11.257, 
dich Anh P.H. 





Moreover, to give with confidence in the goodness 
and good consequences of giving also enhances the 
ongoing impact on the giver, and giving to the virtuous 
helps forge a bond of association with them. 


| tell you, Vaccha, even if a person throws the 
rinsings of a bowl or a cup into a village pool or pond, 
thinking, 'May the living beings here feed on this', that 
would be a source of karmic benefit, to say nothing of 
what is given to human beings. 

But I do say that what is given to a virtuous person is 
of great fruit, and not so much what is given to an 
unvirtuous person. 


Vaccha Sutta: Anguttara-nikàya 1.161, trans. P.H. 


When a virtuous person, with a trusting heart, gives a 
righteously obtained gift to an unvirtuous person, 
having confidence that the (karmic) fruit of this action is 
great, this is an offering purified by the giver. 


When an unvirtuous person, with an untrusting heart, 
gives an unrighteously obtained gift to a virtuous 
person, not having confidence that the fruit of this 
action is great, this is an offering purified by the 
receiver. 


When an unvirtuous person, with an untrusting heart, 
gives an unethically obtained gift to an unvirtuous 
person, not having confidence that the fruit of this 
action is great, this is an offering not purified by either. 


When a virtuous person, with a trusting heart, gives a 
righteously obtained gift to a virtuous person, having 
confidence that the fruit of this action is great, this is gift 
with an abundant fruit, | say. 


Dakkhinà-vibhanga Sutta: Majjhima-nikaya 11.257, 
trans. P.H. 


611 





được thực hiện ít dé dặt hon. 

Hơn nữa, bố thí với tâm tin tưởng vào tánh tốt và kết 
quả tốt đẹp của hành vi cho, giúp tăng cường ảnh 
hưởng không ngừng tác động đến người cho và tạo 
điều kiện cho người nhận đức hạnh gắn két chặt chẽ 
hơn với người bố thí. 


Ta nói, này Vaccha, nếu có người dó nước rửa tô 
hoặc rửa chén vào một hồ nước ở một ngôi làng, vị ấy 
nghĩ rằng, “Nguyện cầu cho các chúng sinh nơi đây 
được nuôi sông bằng chính nước này,” vì nhân duyên 
này, vị ấy nhận được quả lành, huống chỉ những gì 
được bó thí cho con người. 

Nhưng ta cũng cho rằng việc bố thí cho người đức 
hạnh sẽ gặt được phước báu lớn hơn là bố thí cho 
người sống không đức hạnh. 


(Kinh Vacchagotta: Kinh Tăng chi I. 161, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Khi người đức hạnh với lòng tin tưởng bó thí phẩm 
vật thanh tịnh cho người không đức hạnh, tự tin rằng 
(nghiệp) quả của hành vi này là to lớn, đây là sự cúng 
dường thanh tịnh bởi người cho. 


Khi người không đức hạnh với lòng không tin tưởng 
bố thí phẩm vật không thanh tịnh cho người đước 
hạnh, không tự tin rằng quả của hành vi này là to lớn, 
đây là sự cúng dường thanh tịnh bởi người nhận. 


Khi người không đức hạnh với lòng không tin tưởng 
bố thí phẩm vật không thanh tịnh cho người không đức 
hạnh, không tự tin rằng quả của hành vi này là to lớn, 
đây là sự cúng dường không thanh tịnh bởi cả hai. 


Khi người đức hạnh với lòng tin tưởng bó thí phẩm 
vật thanh tịnh cho người đước hạnh, tự tin rằng quả 
của hành vi này là to lớn, ta cho rằng đây là bố thí với 
quả vô cùng lớn. 


(Kinh Phân biệt cúng dường: Kinh Trung bộ MI. 257, 
do P.H. dịch tiếng Anh). 








Th.108 Thí Pháp: thí tối thắng 


Trong mọi thí, Pháp thí tối thắng. Trong các vị, Pháp 
vị tối thắng. 

Trong mọi hỷ, Pháp hỷ tối thắng. Ái tận, chiến thắng 
hết thảy khó. 


Dhammapada 354, dịch Anh P.H. 
Th.109 Hói hướng công đức 


Trong *Th.49, chúng ta thấy rằng việc vì cha mẹ quá 
có mà bố thí cúng dường, đây được xem là tốt. Trong 
khi nói một cách chung chung thì nghiệp quả tốt thông 
qua hành động tốt phải được trực tiếp thực hiện bởi 
chính mình, cũng có ý tưởng cho rằng trong một số 
trường hợp, người ta có thể chia cho người khác phước 
mà ta đã làm, nếu người ấy biết có hành động đó và 
tùy hỷ. 

Ngạ Quỷ Sự (Petavatthu) có nhiều trường hợp giúp 
đỡ người thân đã chết tái sinh vào ngạ quỷ nhờ vậy mà 
tình cảnh trở nên tương đối tốt hơn. Điều này thường 
được thực hiện bằng cách bó thí cho một sa-món có 
đức hạnh, rồi hồi hướng công đức bố thí này cho người 
cần cứu giúp. 

Bài kệ sau đây là lời một ngạ quỷ đau khỗ nói với 
người đàn ông đã từng là chóng của cô trong quá khứ, 
và những người muốn giúp cô. 

Vật chàng trao tay em, không ích gì cho em. Dâng 
âm thực đầy đủ, cho tỳ-kheo đa văn, có giới, không 


phiền não, hồi hướng thí cho em. Thời em được thọ 
lạc, thành mãn điêu mong ước. 


Nandà-petavatthu: Petavatthu 23, dịch Anh P.H. 


Tri giói 
Th.110 Tam quy và Ngü giói 


Dé trở thành Phật tử, là phải quy y Phát, Pháp và 





Th.108 Teaching the Dhamma is the best form of 
giving 


The gift of Dhamma surpasses every gift; the taste of 
the Dhamma surpasses every taste. 

Delight in the Dhamma surpasses every delight. The 
destruction of craving overcomes everything painful. 


Dhammapada 354, trans. P.H. 


Th.109 Sharing karmic benefit 


In *Th.49, we saw that it is seen as good to 'offer 
alms on behalf of" dead parents. While generating 
beneficial karmic results through good actions is 
typically done directly by oneself, there is also the idea 
that under some circumstances one can share with 
another being the karmic benefit of an action, if they 
are aware of the action and rejoice at it. 

The Petavatthu is a canonical text that has many 
instances of helping a dead relative who has been 
reborn as a hungry ghost to gain a better state. This is 
typically done by giving alms to a virtuous renunciant, 
and assigning the donation to a beneficiary as done on 
their behalf. 

The following verse is from a distressed ghost 
speaking to the man who had been her husband in her 
past life, and who wished to help her. 


What is given by your hand into my hand is of no 
benefit to me. But please satisfy with food and drink 
monks who are endowed with ethical discipline, free of 
attachment and learned and assign that donation to me 
— then ! will be happy and richly endowed with all I 
desire. 


Nanda-petavatthu: Petavatthu 23, trans. P.H. 


The Precepts of ethical discipline 
Th.110 The Three Refuges and five precepts 


To be a Buddhist is to look to the Buddha, Dhamma 
612 





Th.108 Bó thí pháp là hình thức tốt nhất 


Bồ thí pháp là tốt nhất trong các bố thí, vị của giáo 
pháp là tốt nhất trong giáo pháp. Hoan hỷ trong giáo 
pháp là hỷ tốt nhất. Diệt trừ tham muốn giúp vượt qua 
tất cả khổ đau. 


(Kinh Pháp cú 354, do P.H. dịch tiếng Anh). 
Th.109 Chia sẻ lợi ích về nghiệp3 


Trong *Th.49, chúng ta thấy rằng việc “cúng dường 
bố thí thay cho” cha mẹ đã qua đời là điều tốt. Trong 
khi tạo nghiệp quả thông qua các việc làm tót là thường 
do chính bản thân trực tiếp thực hiện, cũng có ý kiến 
cho rằng trong một só trường hop mà người có thé chia 
sẻ với người khác nghiệp quả của mình đã tao tác, néu 
họ có ý thức và hoan hy vé việc làm đó. 

Nga quy sự (Petavatthu) là một văn bản kinh điển có 
nhiêu trường hợp giúp đỡ người thân đã mát tái sinh 
thành ngạ quỷ, qua đó tình cảnh được cải thiện. Điều 
này thường được thực hiện bằng cách bó thí cho một vị 
Sa-môn đức hạnh và nhân danh người quá cố trong khi 
bó thí như thé là việc làm được thực hiện bởi người ấy. 

Bài kệ sau đây là của một hôn ma dau khó dang nói 
chuyện với người đàn ông đã từng là chóng của cô 
trong kiếp trước và mong muốn giúp cô ta. 


Những gì anh trao vào bàn tay em đều không có ích 
lợi cho em. Nhưng anh hãy cúng dường thức ăn và đồ 
uống đến những vị Tăng có giới đức, hạnh buông xả 
và hồi hướng sự cúng dường đó cho em - khi đó em sẽ 
hạnh phúc và giàu có với tất cả những gì em mong 
muốn. 


(Chuyện Nữ nga quy Nandã: Chuyện nga quỷ 23, do 
P.H. dịch tiếng Anh). 


CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẠO ĐỨC 
Th.110 Ba nơi nương tựa và năm điều đạo đức 


Trở thành một Phát tử là hướng vé đức Phật, giáo 








Tăng, xem đó là nơi nương tựa an toàn cho những bắt 
an trong đời sóng và cũng là nguón suối cho cảm hứng 
tu đạo. 

Hầu hết các nghi lễ bái dành cho Phật tử tại gia trong 
Thượng tọa bó bao gồm việc xướng tụng bằng tiếng 
Pali văn thọ Tam quy (xem đoạn *Th.93) và sau đó là 
văn thọ Ngũ giới bằng dius thé rằng 'Con xin vâng giữ 
điều học là có ý tránh xa ...' nêu từng hành vi trong 
năm giới cám. 

Những phát thé này là tránh: giết chét bát kỳ sinh vật 
sống nào; trộm cướp hoặc gian lận; hành vi tình dục sai 
trái như ngoai tình; nói dói; và dùng các chát say dẫn 
đến buông lung. Phá giới là khi có có ý. 


'Bạch Đại Đức, như thế nào mới là một ưu-bà-tắc 
(nam cư sỹ)? 


Này Mahanama, khi nào một người quy y Phật, 
Pháp, Tăng, cho dén nhu vậy, người ày thành một ưu- 
bà-tác.' 


'Bạch Đại Đức, như thé nào là vu-bà-tác có giới? 


‘Này Mahànàma, khi nào ưu-bà tắc ấy từ bỏ: sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
dối, đắm Say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, 
đó là ưu-bà-tắc có giới. 


Mahãnãma Sutta: Anguffara-nikãya IV.220, dịch Anh 
P.H. 


Th.111 Mười thiện nghiệp dao 


Đoạn này liệt kê mười hành vi thiện: ba nghiệp đạo 
thuộc thân, đồng nhất với ba điều đầu tiên trong năm 
giới, và với chi chánh nghiép' trong tám chi thánh đạo 
(xem đoạn *Th.99); 

bón nghiệp đạo thuộc ngữ, đồng nhất với chi chánh 
ngữ” trong tám chi thánh đạo, và nghiệp đạo ngữ thứ 





and Sangha as refuges in life's troubles and as sources 
of inspiration. 

Most acts of devotion by lay Theravada Buddhists 
include chanting, in Pāli, the refuge formula (see 
passage *Th.93) and then a formula for taking the five 
precepts’, which affirms the resolve ‘I undertake the 
training-rule to abstain from ...' each of five unvirtuous 
actions. 

The resolves are to avoid: killing any living being; 
stealing or cheating; sexual misconduct such as 
adultery; lying; and taking substances that may lead to 
intoxication, or with the aim of intoxication. To break a 
precept requires deliberate intention. 


'In what way, venerable sir, is one a lay follower?' 


"When, Mahànàma, one has gone for refuge to the 
Buddha, Dhamma and Sangha, in that way one is a lay 
follower’ 


‘In what way, venerable sir, does a lay follower have 
ethical discipline?’ 


"When, Mahānāma, lay follower abstains from killing 
living beings, from taking what is not given, from wrong 
conduct in regard to sensual pleasures, from false 
speech, and from liquor, wine and intoxications that 
bring heedless behaviour, in that way a lay follower is 
virtuous.’ 


Mahānāma Sutta: Anguttara-nikaya |V.220, trans. 
P.H. 


Th.111 The ten courses of wholesome actions 


This passage enumerates ten good actions: three of 
body, identical to the first three of the five precepts, and 
to the right action’ factor of the noble eightfold path 
(see passage *Th.99); 

four of speech, identical to the right speech’ path- 
factor, and the first being identical to the fourth of the 


613 





pháp của Phật! và đoàn thé các vị xuất gia5, xem dó là 
nơi nương tựa trong các khó khăn của cuộc sống và 
như là suói nguón cảm hứng. 

Hầu hết sự thành tâm của các Phật tử theo truyền 
thống Phật giáo Thượng tọa bộ bao gồm việc tụng kinh 
Pali, nghi thức nương tựa Ba ngôi báu (xem đoạn 
*Th.93) và sau đó, là nghi thức giữ gìn năm điều đạo 
đức, khẳng định quyết tâm rằng “Con xin làm theo 
đúng quy tác đề không...” cho từng việc trong só năm 
việc làm thiếu đức hanh. 

Năm quyết tâm đó là không: Giết bắt kỳ sinh vật nào; 
ăn cắp hoặc gian lận; các hành vi tà dâm như ngoại 
tình; nói dối; và uống các chát có thé gây say, hoặc với 
mục đích gây say. Đề phạm một điều đạo đức đòi hỏi 
người phạm phải có chủ ý. 


“Bạch Đại đức, bằng cách nào người trở thành cư sĩ 
tại gia?” 


“Này Mahànàma, khi người ấy nương tựa đức Phật, 
giáo pháp của Phật và đoàn thé các vị xuất gia, băng 
cách đó người ây là một cư sĩ tại gia.” 


“Bạch Đại đức, bằng cách nào người cư sĩ tại gia giữ 
gìn đạo đức?” 


"Này Mahānāma, khi người cư sĩ tại gia không sát 
hại sinh vật, trộm cắp, tà hạnh để đạt khoái lạc giác 
quan, nói sai sự thật và sử dụng rượu, bia và các chất 
gây say có thể dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát, khi ấy 
người cư sĩ tại gia có đức hạnh.” 


(Kinh Thích tử Mahànàma: Kinh Tăng chi IV. 220, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


Th.111 Mười điều thiện 


Đoạn này liệt kê mười điều thiện đó là: Ba điều thuộc 
thân thé, tương đương với ba điều đầu tiên trong năm 
điều đạo đức và yêu lô tó “việc làm chân chánh” thuộc 
con đường gồm chân chánh của bậc thánh (xem đoạn 
*Th.99); 


bón điều thuộc lời, tương đương với yếu tó "loi nói 








nhất đồng nhất với giới thứ tư trong năm giới; và ba 
thuộc ý, hai nghiệp đạo đầu của ý gân với chi chánh tư 
duy’ của thánh đạo, và nghiệp thứ ba của ý đồng nhất 
với hình thức thông thường của chi chánh kiến' trong 
thánh đạo (xem *Th. 100). 


Ở đây, này các tỳ-kheo, có những nghiệp đã được 
tạo tác bởi tư thiện (cố ý thiện), được tích tập, dẫn đến 
lạc, cho quả dị thục lạc: ba thành tựu bởi thân, bốn 
thành tựu bởi ngữ nghiệp, ba thành tựu bởi ý. 


Và như thế nào là ba nghiệp thành bởi thân, được 
tạo tác bởi tư thiện (cố ý thiện), dẫn đến lạc, cho quả dị 
thục lạc? 

Ở đây, có người dứt trừ sát sanh, tránh xa sát sanh, 
bỏ gậy, bỏ kiếm, biết tàm quý, có nhân từ, sống 
thương xót đến lợi lạc của tất cả sanh loại và các loài 
hữu tình. 

Dứt trừ lấy của không cho, tránh lấy của không cho, 
bất cứ tài sản, tư cụ gì của người khác, hoặc tại thôn 
làng, hoặc tại rừng núi, không được cho người ấy 
không lấy trộm tài vật ấy. 

Dứt trừ sống tà hạnh trong các dục, tránh xa tà hạnh 
trong các dục, không hành tà hạnh với hạng nữ nhân 
có mẹ thủ hộ, có cha thủ hộ, có mẹ cha thủ hộ... cho 
đến những nữ nhân được quàng một vòng hoa. ... 


Và thế nào, bốn nghiệp được thành tựu bởi ngữ, đã 
được tạo tác bởi tư thiện (cố ý thiện), được tích tập, 
dẫn đến lạc, cho quả dị thục lạc? 

Ở đây, có người dứt trừ nói dối, tránh xa nói dối; đến 
chỗ tập hội của đại chúng, hay trong chúng hội khác, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các công hội, 
hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn ra làm chứng 
và được hỏi hãy nói những gì mình biết, nếu biết, 
người ấy nói ‘tôi biết; 

nêu không biết, người ấy nói 'tôi không. biết; 

hay nêu thấy, người ấy nói 'tôi tháy'; nếu không tháy, 
người ấy nói ‘tôi không thấy. 

Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý 
vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì lợi lộc gì. 


Dút trừ lời nói chia rẽ, tránh xa lời nói chia ré. Nghe 
điêu gì ở chó này, không đến chỗ kia nói, gây chia rẽ 





five precepts; and three of mind, the first two being 
close to the Tight resolve' path-factor, and the third 
being identical to the ordinary form of the "right view' 
path-factor (see *Th.100). 


There are, monks, successful actions of wholesome 
volition, with happy consequences, ripening in 
happiness: three of body, four of speech, and three of 
mind. 


How is there a threefold successful bodily action of 
wholesome volition? 

There is a person who abstains from killing living 
beings; with the rod and weapon laid aside, he is 
conscientious and kind and compassionate towards all 
living beings. 

He does not take what is not given to him and does 
not appropriate with thievish intention the property of 
others, be it in the village or the forest. 

He gives up sensual misconduct and abstains from it. 
He does not have intercourse with those under the 
protection of father, mother... nor with those betrothed 
with a garland. ... 


And how is there a fourfold successful verbal action 
of wholesome volition? 

There is a person who has given up false speech and 
abstains from it. When he is in the council of his 
community or in another assembly, or among his 
relatives, his guild, in the royal court, or has been 
summoned as a witness and is asked to tell what he 
knows, then, when he knows, he will say, ‘I know’; 

and when he does not know he will say, '| do not 
know’; 

when he has seen, he will say, ‘I have seen’; and 
when he has not seen, he will say, ‘I have not seen.’ 

He will not utter any deliberate lie, be it for his own 
sake, for the sake of others or for some material 
advantage. 


He has abandoned divisive speech and abstains from 
it. Having heard something from one group of people, 


614 





chân chánh” và điều đầu tiên giống với điều đạo đức 
thứ tư; và ba điều thuộc tâm ý trong đó hai điều đầu 
tiên gần giống với yếu tố “tư duy chân chánh,” điều thứ 
ba tương đương dạng thông thường của yếu tó "tám 
nhìn chân chánh” (xem đoạn *Th.100). 


Này các Tỳ-kheo, có những việc làm thành tựu trong 
suy nghĩ thiện, với những kết quả vui vẻ, dẫn đến sự 
chín quả trong hạnh phúc gồm: ba điều thuộc thân, bốn 
điều thuộc lời nói và ba điều thuộc tâm. 


Làm thế nào có ba điều thuộc thân thành tựu trong 
suy nghĩ thiện? 

Có một người tránh xa giết hại sinh vật; bỏ gậy và vũ 
khí đặt sang một bên, người ấy tận tâm, tốt bụng và từ 
bi đối với tát cả chúng sinh. 

Không nhận những gì không cho và làm việc sai lý 
với ý định trộm cắp tài sản của người khác, dù là trong 
làng hoặc trong rừng. 

Người ấy từ bỏ và tránh xa hành vi tà hạnh. Người 
ấy không quan hệ tính dục với những người dưới sự 
bảo bọc của cha mẹ... cũng như với những người đã 
hứa hôn với một vòng tràng hoa... 


Làm thế nào có bốn điều thuộc lời nói thành tựu 
trong suy nghĩ thiện? 

Có người đã từ bỏ và tránh xa lời nói sai sự thật. Khi 
người ấy ở trong hội nghị của cộng đồng hoặc trong 
một hội chúng khác, hoặc giữa những người thân, hội 
của người ấy, trong tòa án hoàng gia, hoặc đã được 
triệu tập với tư cách là một nhân chứng và được yêu 
cầu nói những gì người ấy biết, sau đó, khi người ấy 
biết và nói, “Tôi biết” 

và khi người áy không biét và nói, “Tôi không biét;” 

khi người ây đã thấy và nói, “Tôi đã thấy;” và khi 
người ây chưa thấy và nói, “Tôi chưa thầy.” 

Người ấy sé khóng nói ra bát kỳ lời nói dối có chủ ý 
nào, dù rằng vì lợi ích của mình, vì lợi ích của người 
khác hoặc vì lợi ích vật chất nào đó. 


Người ấy từ bỏ và tránh xa lời nói gây chia rẽ. Khi 
nghe được điêu gì đó từ một nhóm người, người ây sẽ 








giữa những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không 
đến nói với những người này, gây chia rẽ giữa những 
người kia. 

Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, vui trong sự hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Dứt trừ lời nói thô 
ác, tránh xa lời nói thô ác; nói những lời nhu hòa, êm 
tai, dễ thương, cảm động đến tâm, thanh nhã, đẹp lòng 
nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói những lời 
như vậy. 

Dứt trừ lời nói phù phiém, 40! tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về Pháp, nói những 
lời về Luật, nói những lời đáng được ghi nhớ. Vì nói 
hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, 
có lợi ích.... 


Và thế nào, ba nghiệp thành tựu bởi ý nghiệp, đã 
được tạo tác bởi tư thiện (cố ý thiện), được tích tập, 
dẫn đến lạc, cho quả dị thục lạc? Ở đây, có người 
không tham lam, không tham cầu tài vật của người 
khác, không nghĩ rằng, 'Ôi, mong sao tài vật của người 
khác trở thành của ta! 

Lại có người không có tâm sân hại, không khởi lên ý 
ác hại, nhưng nghĩ rằng, 'Mong cho các chúng sanh 
này sống không thù, không oán, không não hại, được 
an lạc, tự thủ hộ!; người ấy có chánh kiến, không có tu 
tưởng điên đảo, nghĩ ráng,... 

[Ngược với các tà kiến được nêu trong *Th.56]... 


Do nhân bởi ba nghiệp thành tựu bởi thân, bốn 
nghiệp thành tựu bởi ngữ, ba nghiệp thành tựu bởi ý, 
đã được tạo tác bởi tư thiện (cố ý thiện), được tích tập, 
dẫn đến lạc, cho quả dị thục lạc, các chúng sanh ấy 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, 
sanh thiên giới. ... 


Saficetanika Sutta: Anguttara-nikãya V.294-297, dịch 
Anh P.H. 


Chánh mạng và các giới khác 





he will not be one to tell it somewhere else, causing 
others to be in conflict with them; or having heard 
something from those others, he will not be one to tell it 
to the first group, causing them to be in conflict with the 
other people. 

Thus he is a uniter of those divided, a sustainer of 
those united, fond of harmony, delighting in harmony, 
rejoicing in harmony, he is one who utters speech 
which brings about harmony. He has abandoned harsh 
speech and abstains from it. His words are gentle, 
pleasant to the ear, affectionate, reaching to the heart, 
courteous, pleasing and attractive to the many. 


He has abandoned idle chatter 00 and abstains from 
it. He speaks at the right time, what is correct and to 
the point, of Dhamma and ethical discipline; he is one 
who utters speech to be treasured, timely, for a reason, 
measured, meaningful. ... 


And how is there a threefold successful mental action 
of wholesome volition? Here a person is free from 
covetousness; he does not covet the wealth and 
property of others, thinking, 'Oh, that what he owns 
might belong to me! 

He has no ill-will in his heart. He has pure mental 
resolve: 'May these beings be free from enmity, free 
from anxiety! May they be untroubled and live happily" 
He has right view and an unperverted way of seeing: ... 

[The opposite of the wrong view in *Th.56 is given] ... 


As to these three bodily, four verbal and three mental 
successful actions of wholesome volition — it is due to 
them that with the dissolution of the body, after death, 
beings are reborn in a good destination, in a heavenly 
world. ... 


Saficetanika Sutta: 
trans. P.H. 


Anguttara-nikaya | V.294—297, 


Right livelihood, and extra precepts 


615 





không nói điều đó ở một nơi khác, khiến những người 
khác xung đột với họ; hoặc đã nghe điều gì đó từ 
những người khác, người ấy sẽ không kể điều đó cho 
nhóm đầu tiên, khiến họ xung đột với những người còn 
lại. 

Vì vậy, người ấy kết hợp những người chia rẽ lại với 
nhau, duy trì sự đoàn kết ấy, ưa thích hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, người ấy 
thốt ra lời nói mang lại sự hòa hợp. Người ây đã từ bỏ 
và tránh xa những lời nói gay gắt, thô kệch. Sử dụng 
những từ ngữ nhẹ nhàng, dễ chịu khi nghe, tìu mến, 
chạm đến trái tim, nhã nhặn, vui lòng và thu hút được 
nhiều người. 

Người ấy từ bỏ và tránh xa những cuộc tán gẫu vô 
ích. Người ấy nói đúng thời điểm, đúng dán và đúng 
quan điểm Phật pháp và khuôn phép đạo đức. Người 
ấy nói những lời quý báu, hợp thời, hợp lý, có cân 
nhắc, đầy ý nghĩa... 


Làm thế nào có ba điều thuộc tâm ý thành tựu trong 
suy nghĩ thiện? Ở đây, người không tham lam; không 
thèm muốn của cải và tài sản của người khác và nghĩ 
rằng, “Ò, những gì người khác sở hữu có thé thuộc vé 
tôi” 

Người ấy không có ác ý trong lòng. Người ấy lại có 
quyết tâm thanh tịnh trong tâm rằng: “Nguyện cầu 
những chúng sinh này không còn hận thù, không còn 
âu lo! Cầu mong họ không còn gặp khó khăn và sống 
hạnh phúc!” Người ấy có tầm nhìn chân chánh và 
không có cái nhìn sai lệch... 

[Trái ngược với tà kiến được nêu trong *Th.56]. 


Đối với ba điều thuộc thân thể, bốn điều thuộc lời nói 
và ba điều thuộc tâm ý thành tựu trong suy nghĩ thiện - 
nương nhờ vào mười điều thiện đó sau khi kết thúc sự 
sống thân thể bị tan rã, chúng sinh được tái sinh về cõi 
lành, trong cõi Thiên. 


(Kinh Nghĩ với dụng ý: Kinh Tăng chỉ V. 294-297, do 
P.H. dịch tiéng Anh). 


LẬP NGHIỆP CHÂN CHÁNH VÀ NHÜNG BIÉU 
KHOẢN ĐẠO ĐỨC THÊM VÀO 








Th.112 Chánh mạng 


Đoạn trích thứ nhất liệt kê năm điều vi phạm (bát luật 
nghi) xảy ra trong chánh mạng, và đoạn thứ hai mô tả 
đức Phát thực hành điều này trong nhiều đời trước. 


Này các ty-kheo, có năm nghề buôn bán này ưu-bà- 
tác không nên làm. Năm điêu ây là gì? Buôn bán vũ 
khí,402 buôn bán chúng sanh, buôn bán thịt, buôn bán 
rượu và buôn bán thuóc độc. 


Vanijà Sutta: Anguttara-nikaya 11.208, dich Anh 
P.D.P. 


Này các ty-kheo, trong bát cứ đời trước nào... Nhu 
Lai, khi ấy là con người, đã từ bó tà mang, tự nuôi 
sống bằng chánh mạng; tránh xa gian lận cân, gian lận 
tiền, gian lận đo lường, nhận hối lộ, lừa đảo và gian trá, 
và tránh xa những hành vi bạo lực như gây tổn 
thương, đánh đập, cột trói, chặn đường cướp giựt. 

Do tạo tác và tích lũy nghiệp ấy, tăng trưởng và 
khuếch đại, sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh 
vào thiện thú, sanh thiên giới. 


Lakkhana Sutta: Digha-nikàya 11.176, dịch Anh P.H. 


Th.113 Giới cán sự cho tại gia tho vào những 
ngày trai 


Cũng như năm giới cho cư sĩ, tám giới cận sự được 
các đệ tử tại gia thọ trì vào bón ngày của tháng âm lịch. 

Ở đây, giới thứ ba cho tại gia là tránh tà dâm, được 
thay thế bằng tránh hành dâm, sau đó thêm hai giới 
phòng hộ kiêu mạn, phóng dật, và một giới (không ăn 
phi thời) là thé của giới cận sự. 


Ta nói cho các ông, nghĩa vụ của gia chủ, hành thế 





Th.112 Right livelihood 


The first passage enumerates the commitment 
entailed in ‘right livelihood’, and the second describes 
how the Buddha practised this in many of his past lives. 


Monks, these five kinds of trade should not be done 


by a devotee. What five? Trading in weapons, 40! 
trading in living beings, trading in flesh, trading in 
intoxicants and trading in poisons. 


Vanijjà Sutta: Anguttara-nikàya 11.208, trans. P.D.P. 


Monks, in whatever former life ... the Tathagata, then 
being human, having abandoned wrong livelihood, he 
was one who earned his living by right livelihood: he 
was one who abstained from crooked ways such as 
cheating with weights, false metal and measure, taking 
bribes, deceiving and fraud and from such acts of 
violence as maiming, beating, binding, mugging and 
looting. 

He, by the doing and by the accumulation of that 
karma, by the mass and the abundance of it was, at the 
dissolution of the body, reborn after death in a good 
destination, in a heavenly world. 


Lakkhana Sutta: Digha-nikaya .176, trans. P.H. 


Th.113 Semi-monastic precepts for lay people on 
special observance days 


As well as the five precepts for laypeople, there is a 
set of eight precepts to be observed by the devout on 
four days of the lunar month. 

In this set, the usual third precept, against sexual 
misconduct, is replaced by one on avoiding any sexual 
activity, then there are three additional precepts that all 
reduce sensory stimulation. 


| will tell you the duties of a householder, acting 
616 





Th.112 Lập nghiệp chân chánh 


Đoạn đầu tiên liệt kê sự cam kết mang lại “lập nghiệp 
chân chánh” và đoạn thứ hai mô tả cách đức Phật đã 
thực hành điêu này trong nhiễu kiếp trước của Ngài. 


Này các Tỳ-kheo, có năm loại hình buôn bán không 
nên được thực hiện bởi người cư sĩ. Năm loại hình đó 
là gì? Giao dịch vũ khí”, buôn bán chúng sinh, buôn 
bán thịt, buôn bán chát gây say và buôn bán chát độc. 


(Kinh Người buôn bán: Kinh Tăng chi IIl. 208, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, trong bất cứ kiếp sống nào trước 
đây... Như Lai, khi được làm người, Ngài đã từ bỏ 
những lập nghiệp không chân chánh, kiếm sống bằng 
lập nghiệp chân chánh như: Ngài là người tránh xa 
những sự gian dối như gian lận khi cân, kim loại giả và 
thước do sai lệch, nhận hối lộ, lừa dối và gian lận từ 
các hành vi bạo lực như hành hung, đánh đập, trói, 
chặt và cướp bóc. 

Ngài, do đã tạo tác và tích lũy những thiện nghiệp đó, 
với sô lượng lớn và trù phú của các thiện nghiệp, sau 
khi kết thúc sự sống, thân thé tan rã, Ngài tái sanh vào 
cõi lành, trong cõi Thiên. 


(Kinh Tướng: Kinh Trường bộ I. 176, do P.H. dich 
tiếng Anh). 


Th.113 Các điều đạo đức cận xuất gia dành cho 
usĩ trong những ngày bố tát9 


Cũng như năm điều đạo đức đối với người cư sĩ tại 
gia, có một bộ tám điều đạo đức phải được người cư sĩ 
hành trì trong bón ngày của tháng âm lịch. 

Trong bộ điều đạo đức này, điều thứ ba thông 
thường là tránh xa hành vi tà dâm, được thay thế bằng 
một điều đó là tránh xa bắt kỳ hoạt động tình dục nào 
và có ba điều bỗ sung đều nhằm làm giảm kích thích 
giác quan. 


Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về các nghĩa vụ của 








nào dé thành, vi dé tử hiền thiện. Tại gia nhiều lợi đắc, 
và cũng nhiều sản nghiệp, khó thành tựu đầy đủ, toàn 
bộ pháp tỳ-kheo. 


(1) Chớ giết các hữu tình, chớ bảo người khác giết, 
không tán thành kẻ khác giêt hại các hữu tình. Từ bỏ 
các hình phạt, cho mọi loài trong đời, dù kẻ mạnh hay 
yêu. 


(2) Rồi hãy quyết từ bỏ, lấy của không được cho. Vị 
đệ tử biết rõ, vật gì, vật của ai. Chớ khiến người khác 
lấy, không tán thán. Hãy tránh xa tất cả, những vật 
không được cho. 


(3) Tránh xa phi phạm hạnh, như hiền trí tránh né hố 
than đang rực cháy. Nếu tự mình không thé, tu hành 
Phạm hạnh này, thời chớ có xâm phạm vợ con của 
người khác. 


(4) Khi đến giữa đại chúng, hay đến chỗ tập hội, 
hoặc chỉ ta với người, chớ nói lời dối gạt, chớ khiến 
người nói dối, không tán thán nói dối. Hãy tránh xa, từ 
bỏ, những lời không chân thật,. 


(5) Cư sỹ mộ pháp này, không uống. các thứ rượu. 
Biệt rượu khiên buông lung, chớ khiên người khác 
uông, không tán thán uóng rượu. 


Người ngu phạm tội ác, do bởi đã uống rượu, và 
khiến người khác uống, người khác cũng buông lung. 
Hãy từ bỏ, tránh xa, môi trường phi phước này, khiến 
điên cuồng, si mê, làm kẻ ngu thỏa thích. 


Chớ có giết hữu tình, chớ lấy của không cho, chớ nói 
dôi không thật, chớ uóng rượu say sua. Từ bỏ phi 
Phạm hạnh, không hành trì dâm dục. 


(6) Không ăn lúc phi thói. 403 


(7) Chớ mang các vòng hoa, chớ dùng các nước 





according to which one becomes a good disciple. A 
person with worldly possessions does not get a chance 
to experience the perfect conduct of the monk. 


(1) Do not kill living beings, and do not get others to 
kill. Do not approve of the killing committed by others, 
leaving aside the (use of) the cudgel against all beings 
weak and strong. 


(2) Avoid taking what is not given. May the disciple 
with understanding not take away and approve of 
taking away anything from anywhere, avoiding 
everything that is not given. 


(8) Avoid the life contrary to celibacy, as the wise 
would avoid a pit of burning embers. Those not capable 
of the practice of celibate life, should not transgress 
with others' wives. 


(4) Gone to an assembly, or to a gathering, do not lie 
to another. Do not make others tell lies and do not 
approve when others do so. Avoid all untruthfulness. 


(5) Any householder who likes this teaching should 
not practise drinking of intoxicants. Knowing that it 
leads to madness, he should not make others drink nor 
approve of (their) drinking. 


Fools commit evil due to intoxication and make other 
people also who are negligent do so. One should avoid 
this sphere of detrimental karma. This is maddening, 
deluding, and delightful to fools. 


Do not destroy life, take what is not given, tell lies, 
drink intoxicants. Abstain from life contrary to celibacy, 
from sexual relations. 


(6) Do not take a meal at the wrong time, 402 


at the improper time. 


eating 


(7) Do not wear garlands, do not use perfume, 
617 





người gia chủ, cu xử chuẩn mực để trở thành đệ tử 
hiền thiện. Người với các sở hữu thế gian không có cơ 
hội trải nghiệm phẩm hạnh trọn vẹn của vị tu sĩ. 


(1) Không giết hại sinh vật, cũng không nhờ người 
giết. Không được chấp thuận sự giết hại thực hiện bởi 
người khác, bỏ qua một bên sử dụng dùi gậy chống lại 
những chúng sinh yếu và mạnh. 


(2) Tránh xa10 hành vi láy những gì không cho. Vị đệ 
tử với sự hiểu biết này không lấy hoặc chấp thuận 
hành vi lấy cắp bất kỳ vật gì từ bất kỳ đâu, tránh xa tất 
cả những thứ không cho mà láy. 


(3) Tránh xa cuộc sống trái ngược phạm hạnh, giống 
như người trí tránh xa hầm than đỏ rực lửa. Những 
người không thể thực tập đời sống phạm hạnh, không 
nên có hành vi tà hạnh với vợ của người khác. 


(4) Đi đến một hội chúng, hoặc đến một cuộc tụ họp, 
không nói dối người khác. Không bắt người khác nói 
dối và không chấp thuận khi người khác làm như vậy. 
Tránh xa tất cả những điều không trung thực. 


(5) Bất kỳ gia chủ nào thích lời dạy này thì không nên 
thực hiện hành vi uống các chất gây say. Dẫu biết rằng 
chất áy dẫn đến sự điên cuồng, người ấy không nên 
bắt người khác uống cũng như không tán thành việc 
uống (của họ). 


Kẻ ngu phạm điều ác do say xỉn và làm cho người 
khác cũng làm việc đó người nên tránh xa phạm trù 
nghiệp báo nguy hại này. Điều này gây nên sự giận dữ, 
ảo tưởng và say mê đối với những kẻ thiếu trí. 


Đừng hủy hoại sự sống, nhận lấy những gì không 
cho, nói dối, uống các chất gây say. Tránh xa cuộc 
sống trái ngược với lối sống hạnh thánh và quan hệ 
tình dục. 


(6) Không ăn sai giờ, ! ! án vào thời điểm không thích 
hợp. 


(7) Không đeo các vòng hoa đeo, sử dụng nước hoa. 








thơm 


(8) Hãy nằm trên mặt đất, trên thảm chiếu trải dài. 
Đây là tám chỉ trai (cận trụ), do đức Phật thi thiệt, dé 
châm dứt khô đau. 


Móng tám, mười bốn, rằm, là những ngày thần bién 
(patihariya-pakkha),404^ nửa tháng hành  bó-tát 
(uposatha: cận trụ), tâm hoan hỷ thọ trì, giới cận trụ 
tám chỉ. 


Do vậy, vào buổi sáng, hiền trí thọ cận trụ, tâm tịnh 
tín, tùy hỷ, cúng dường tỳ-kheo tăng, thức ăn thức 
uông, thích hợp theo khả năng. 


Hãy nuôi dưỡng mẹ cha, hợp Pháp và có Pháp, và 
cũng đúng với Pháp, mà làm nghề buôn bán; người gia 
chủ như vậy, sở hành không phóng dật, được sanh 
làm thiên nhân, tên là “Tự chói sáng”. 


Dhammika Sutta: Sutta-nipata 393-404, dịch Anh 
P.D.P. 


Từ ái và kham nhẫn 


Th.114 Tu tập tâm từ và giá trị tu tập 


Đoạn này là lối diễn đạt có tính kinh điền về phẩm 
tính của mettà, từ tâm, và thường được tung, bằng 
tiếng Pāli, dé tu tập phẩm tính này và tạo ra một sức 
mạnh nói tâm dé hộ trì (như một bài tụng paritta: xem 
tiểu tựa ở trên *Th .95). 

Lòng từ là tâm đầu tiên được gọi là vô lượng tâm, 
những tâm khác là bi, hy và xà. *Th.136, 137, *M.113 
và *V.65-68 nói vé tu táp bón vó luong này. 


Người thiện xảo mục đích, cần phải làm nhu vầy: 





(8) one ought to sleep on a cover spread on the floor. 

This is called the eight-factored sacred observance 
declared by the Buddha who had reached the 
termination of suffering. 


With a pleased mind, one should take up this sacred 
comprehensive observance of eight precepts on the 
fourteenth, fifteenth and eighth days of the lunar 


fortnight and during the pátihàriyapakkha. ^03 


Then on the following morning, the wise one who has 
observed the sacred observance, should offer in a 
suitable manner with a pleased mind food and drink to 
the community of monks. 


Let him in a righteous way support mother and father, 
and let him engage in a righteous career, and the 
householder observing this will reach (rebirth with) the 
gods called the “self-luminous'. 


Dhammika Sutta: Sutta-nipata 393—404, trans. P.D.P. 


Loving kindness and patient acceptance 


Th.114 The way to cultivate loving kindness and 
the value of its cultivation 


This passage is the classic expression of the quality 
of metta — loving kindness, good-will, friendliness — and 
is often chanted, in Pàli, to cultivate this quality and 
generate an inner protective power (as a paritta chant: 
see heading above *Th.95). 

Loving kindness is the first of states known as 
limitless qualities, the others being compassion, 
empathetic joy and equanimity. *Th.136, 137, *M.113 
and *V.65-68 are on the meditative development of 
these. 


One who is skilled in welfare should act thus: Having 


618 





(8) Người nên dùng một tám thảm trải và ngủ ở trên 
sàn. 

Đây duoc goi là ngày giữ tám điều đạo đức thiêng 
liêng được tuyên thuyêt bởi đức Phật. 


Với một tâm hân hoan, người thọ trì tám điều đạo 
đức thiêng liêng vào ngày mười bốn, mười lám và 
những ngày thứ tám âm lịch mỗi hai tuần và và trong 
ngày lễ đặc biệt mỗi nửa tháng. 


Sau đó, vào buổi sáng tiếp theo, người trí hành giữ 
đạo đức luật thiêng liêng, với tâm thành kính và hoan 
hỷ cúng dường đồ ăn và thức uống đến đoàn thể các vị 
xuất gia. 


Người ấy phụng dưỡng cha mẹ đứng với chánh 
pháp, người ấy thực hành lập nghiệp chân chánh. 
Người gia chủ nào giữ gìn những điều khoản này sẽ 
đạt (tái sanh với) các vị trời được gọi là những bậc tự 
chiếu sáng. 


(Kinh Dhammika: Kinh tập 393-404, do P.D.P. dich 
tiéng Anh). 


LÒNG TỪ BI VÀ KIÊN NHÀN 


Th.114 Cách thức tu dưỡng lòng từ bi và giá tri 
của sự tu dưỡng 


Đoạn này được xem là cách diễn đạt tiêu biểu vé 
phẩm chất của tám từ (metta) - lòng từ bi, thiện chí, 
thân thiện - thường được tụng niệm bằng tiếng Pāli, dé 
tu dưỡng phẩm chát này và tao ra một sức mạnh bảo 
vệ bên trong (như là một cách tụng bảo hộ, xem tiêu dé 
trên *Th.95). 

Lòng từ bi là trạng thái đầu tiên được biết đến như là 
“phẩm chất vô hạn,” những trạng thái khác là lòng 
thương, niềm vui cảm thông và sự bình đẳng. *Th.136, 
137, *M.113 và *V.65-68 nói về sự phát triển thiền định 
của những trạng thái này. 


Người khéo léo trong hạnh phúc nên làm như sau: 








Sau khi đã thông, đạo tịch tĩnh Niết-bàn, hãy là người 
khả năng, chất trực, thuần chất trực, thiện ngôn và nhu 
hòa, không kiêu mạn, quá mạn. Tri túc, dễ hài lòng, ít 
bận rộn, đạm bạc; căn tịch tĩnh, hiền minh, khiêm, 
không tham vọng tộc. 


Không làm điều ác dù nhỏ, khiến kẻ trí chê trích. Cầu 
hêt thảy chúng sanh, an lạc và an ồn. 


Mong tất cả chúng sanh, kẻ yếu hay kẻ mạnh, cao 
dài hay to lớn, trung, thấp, nhỏ, hay mập; loài được 
thấy, không thấy, loài sống xa, hay gần, loài đã sanh, 
sẽ sanh, cầu hết thảy an lạc. 


Mong không ai dối ai, không khinh ai dù đâu, không 
cầu người bát hanh, do giận hay oán hờn. 


Như mẹ yêu con một, liều mình bảo vệ con, đối với 
con của mình, người tu vô lượng từ, đôi tât cả cũng 
vậy. 


Hãy tu từ vô lượng, đối hết thảy hữu tình, sung mãn 
kháp các phương, trên dưới và bón phương, không kêt 
không oán hận. 


Khi đứng, đi, ngồi, nằm, trong khi còn tỉnh thức, an 
trú chánh niệm, đây gọi là từ phạm trụ. 


Không dán sâu kiến chấp, có giới và chánh kiến, trị 
tham trong các dục, không tái nhập thai mẹ.405 


Mettã Sutta: Sutta-nipäta 143—152, dịch Anh P.D.P. 





understood that path of calmness he should be able, 
upright, perfectly upright, open to words (of guidance), 
gentle, not conceited, contented, easily supported, with 
few involvements, of light livelihood, of calmed senses, 
prudent, non-aggressive, not greedily attached to 
families (to gain alms). 


He should not behave in the slightest manner that 
would expose him to the censure of others who are 
wise. (He should think:) May all beings, be happy and 
secure, and may they be well. 


Whatever living beings there be, weak or strong, long 
or large, medium, short, minute or fat, seen or unseen, 
living far or near, those who have come to be or those 
seeking to be, may all beings be well. 


Let not one deceive another, nor despise anyone 
anywhere. Let not one desire the unhappiness of 
another due to anger or feelings of aversion. 


Just as a mother would protect her only child at the 
risk of her own life, in the same way let one cultivate a 
limitless mind towards all beings. 


Let one cultivate a mind of limitless loving kindness 
towards all beings — upwards, downwards, across 
without obstruction, free from hatred, free from enmity. 


While standing, walking, being seated, or lying down, 
as long as one is awake, let one firmly maintain this 
mindfulness. It is called the highest living here. 


Without entering into a dogma, ethically disciplined, 
endowed with insight, having removed greed for 
sensual pleasures, he will never again come to lying in 


a womb 404 


Mettà Sutta: Sutta-nipata 143—152, trans. P.D.P. 


619 





Sau khi tháu hiéu duoc dao dinh tinh, người ấy nên có 
khả năng, ngay thẳng, hoàn toàn ngay thẳng, cởi mở 
với lời nói (sự hướng dẫn), nhẹ nhàng, không kiêu 
ngạo, hài lòng, dễ dàng được hỗ trợ, ít dính mắc, công 
việc an nhàn, giữ gin các giác quan định tinh, thận 
trọng, không hiếu thắng, không tham đắm cháp mắc 
vào người thân (dé nhận sự bó thí). 


Người ấy không nên cư xử nhỏ nhặt, dễ bị người trí 
khiển trách. (Người ấy nên nghĩ rằng:) Nguyện cầu tất 
cả chúng sinh, được hạnh phúc, an toàn, khỏe mạnh. 


Nguyện cầu cho bắt kỳ chúng sinh có mặt, yếu hay 
mạnh, dài hay lớn, trung bình, thấp, nhỏ hay mập, thấy 
hay không thấy, sống xa hay gần, những chúng sinh đã 
thành hoặc sắp thành, đều được khỏe mạnh. 


Chớ ai lừa dối người khác, chớ khinh thường bất cứ 
ai ở bất kỳ đâu. Chớ ai mong muốn người khác bát 
hạnh chỉ vì sự tức giận hoặc cảm giác ưa ghét của 
mình. 


Cũng giống như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất 
của mình trước sự nguy hại của tính mạng, tương tự, 
người nên tu dưỡng tâm từ vô biên đôi với tât cả chúng 
sinh. 


Hãy để người tu dưỡng tâm từ bi vô biên đối với tất 
cả chúng sinh - phương trên, phương dưới, vượt qua 
mà không bị cản trở, không có thù ghét, không có thù 
hận. 


Khi đứng, đi, ngồi, hoặc nằm, khi còn tỉnh giác, hãy 
duy trì chánh niệm một cách vững vàng. Đây được 
xem là cuộc sống tối thượng. 


Nếu không nghiên cứu giáo lý, giữ gìn đạo đức, đạt 
được trí tuệ, loại bỏ tham lam khoái lạc giác quan, 
người ấy sẽ không bao giờ nằm trong bụng me!2 một 
lân nữa. 


(Kinh Từ bi: Kinh tập 143-152, do P.D.P. dịch tiếng 
Anh). 








Th.115 Xả sân hận thù oán 


'Nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tói.' Ai ôm 
oán hận ây, hận thù không thê nguôi. 


Nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi.' Ai 
không ôm hận ây, hận thù được tự nguôi. 


Không có trong đời này, hận thù diệt hận thù. Đây 
quy luật ngàn đời.... 


Ai ngăn giận bộc phát, như dừng xe đang lăn, đây 
thật người đánh xe. Kẻ khác, cám cương hờ. 


Dhammapada 3, 4, 5 and 222, dịch Anh P.H. 


Th.116 Kham nhán và kién tri thién y 


Đoạn *L.40 cho thấy đức Phát dạy ứng xử như thé 


nào với cơn giận bằng nhẫn nhịn và khéo léo khi bị chỉ 


trích. Đoạn này chủ trương một lý tưởng cao không thù 
hận và một thái độ thân thiện ngay cả khi đối mặt với 
sự khiêu khích lớn nhát. Tát nhiên dé đạt được trình độ 
này đòi hỏi thay đỗi bên trong và sức mạnh nội tâm lớn 
lao. 


Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ đúng 
thời hay phi thời... chân thực hay không chân thực... 
nhu nhuyến hay thô bạo... liên hệ mục đích hay không 
liên hệ mục đích... với tâm từ hay với tâm sân. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, các ông cần phải học tập 
như sau: 'Chúng ta sẽ không để tâm biến đổi, không 
thốt ra những lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú với tâm lân 
mẫn, với tâm từ, không ôm lòng thù hận. 

Chúng ta sẽ an trú làm tràn dày người ấy với tâm câu 
hữu với từ. Rồi duyên từ người ấy, ta an trú làm sung 
mãn khắp thế gian với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không oán, không hận.' Các tỳ-kheo, các ông 
cần phải học tập như vậy.... 





Th.115 Let go of hatred and anger 


“He abused me, he struck me, he defeated me, he 
robbed me.' For those who brood like this, hatred is not 
stilled. 


'He abused me, he struck me, he defeated me, he 
robbed me.' For those who don't brood like this, hatred 
is stilled. 


In this world, hatred is never ended by hatred, but 
only by the opposite of hatred. This has always been 
SO. ... 


One who controls anger as it arises, as with a chariot 
going off-course, is a true charioteer. Other folk just 
hold the reins. 


Dhammapada 3, 4, 5 and 222, trans. PH. 


Th.116 Patient acceptance and sustained good- 
will 


Passage 'L.40 shows the Buddha patiently and 
adeptly dealing with the anger of a critic. This passage 
holds up a high ideal of non-anger and a kindly attitude 
even in the face of the greatest provocation. Of course 
to attain this level requires great inner change and 
inner strength. 


When others address you, their speech may be 
timely or untimely ... true or untrue ... gentle or harsh 
.. connected with good or with harm ... spoken with a 
mind of loving kindness or with inner hate. 

Here, monks, you should train yourselves like this: 
'Our minds will be unaffected and we will say no evil 
words. We will remain sympathetic to their welfare, with 
a mind of loving kindness, and with no inner hate. 

We will keep pervading these people with a mind 
imbued with loving kindness and, beginning with them, 
we will keep pervading the all-encompassing world with 
a mind imbued with loving kindness: abundant, 
expansive, limitless, free from hostility, free from ill-will. 


620 





Th.115 Buông bó sự hận thù và giận dữ 


“Người ấy hành hạ tôi, người ấy đánh tôi, người ấy 
thăng tôi, người ây cướp tôi.” Đôi với những người 
ngẫm nghĩ như thé, hận thù khó nguói. 


“Người ấy hành hạ tôi, người ấy đánh tôi, người ấy 
thăng tôi, người ây cướp tôi.” Đôi với những người 
không ngâm nghĩ như thê, hận thù dé nguói. 


Trong thế giới này, hận thù không bao giờ chấm dứt 
hận thù, mà chỉ có thể chám dứt bởi sự đối nghịch của 
hận thù. Điều này đã luôn có như vậy.. 


Người kiểm soát được cơn giận dữ khi nó phát sinh, 
như khi xe ngựa đi chệch hướng, là người đánh xe 
thực sự. Người khác chỉ năm giữ dây cương. 


(Kinh Pháp cú 3, 4, 5 và 222, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.116 Kiên nhẫn và duy trì thiện chí 


Đoạn *L.40 thé hiện rõ đức Phật đã kiên nhẫn và 
khéo léo đối phó với cơn giận dữ của kẻ chỉ trích. Đoạn 
văn này duy tri lý tưởng cao dep của sự không giận dữ 
và thái độ tử tế ngay cả khi đói mặt với sự khiêu khích 
lớn nhát. Dĩ nhiên dé dat được trình độ như vậy đòi hỏi 
thay dói lớn bên trong và sức mạnh bên trong. 


Khi người khác nói chuyện với bạn, lời nói của họ có 
thể đúng lúc hoặc không đúng lúc... đúng hoặc sai sự 
thật... nhẹ nhàng hoặc gắt gỏng... gắn kết với điều tốt 
hoặc với điều tôn hại... với lòng từ bi hoặc lòng thù 
ghét bên trong. 

Ở đây, này các Tỳ-kheo, các nên tự huấn luyện bản 
thân như vậy: “Tâm trí chúng ta không bị giao động và 
không nói lời ác độc. Chúng ta duy trì sự cảm thông, 
với tâm từ ái và không ôm thù hận trong lòng. 

Chúng ta tiếp tuc lan tỏa khiến tâm họ thám nhuàn 
lòng từ bi, trước tiên, lan tỏa với tâm trí thấm nhuàn 
lòng từ bi đến với thé giới bao phủ tất cả gồm: sự dồi 
dào, rộng lớn, vô hạn, không thù địch, không ác ý.” Đó 








Này chư tỳ-kheo, nếu có những tên cướp, những kẻ 
hành nghề hạ tiện, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa 
chân; dầu vậy, nếu ai trong các ông có ý ác hại, người 
ấy như vậy không hành theo lời dạy của ta. Ở đây, này 
các ty-kheo các ông phải học tập như sau: 'Chüng ta 
sẽ không dé tâm biến đổi... không ôm lòng thù hân.’ 
Các ông cần phải học tập như vậy. 


Kakacüpama Sutta: Majjhima-nikaya l.126—129, dịch 
Anh P.H. 


Giúp minh và giúp người 


Th.117 Về việc lợi mình và lợi người 


Các đoạn trích dưới đây chủ trương rằng tốt nhất tự 
minh hành xử thé nào dé phuc vụ phúc lợi cho ta và 
cho người khác, thì một người hành xử chi dé phuc vu 
cho mình chứ không phải cho người khác vẫn tốt hon 
người hành xử vì phúc lợi của người khác mà không 
nghĩ đến phúc lợi nội tâm của mình. 

Dáy là vi ta cán phải chuyên cán tu tập cho sự thắng 
tiến nội tâm trước khi có thé giúp ích người khác. 


Này các tỳ-kheo, có bốn hạng người trong đời. 

Bốn hạng ấy là gì? (1) hạng người không hành trì vì 
lợi mình lẫn lợi người; (2) hạng người hành trì vì lợi 
người mà không lợi mình; (3) hạng người hành trì lợi 
mình mà không lợi người, và (4) hạng người hành trì 
lợi cả hai, mình và người. 


Này các tỳ-kheo, ví như một cột lửa trên giàn thiêu, 
đang cháy hai đầu với đoạn giữa bị trét phân, không 
được dùng làm củi cả trong làng lẫn trong rừng; Ta nói 
hạng người này cũng như ví dụ ấy, tức là hạng người 
hành trì không lợi mình lẫn lợi người. 





That's how you should train yourselves. ... 


Monks, even if bandits were to carve you up 
savagely, limb by limb, with a two-handled saw, he 
among you who lets his heart get angered even at that 
would not be acting on my teaching. Here, monks, you 
should train yourselves like this: 'Our minds will be 
unaffected ... free from ill-will? That's how you should 
train yourselves. 

Kakacüpama Sutta: I.126—129, 
trans. P.H. 


Majjhima-nikãya 


Helping oneself and helping others 


Th.117 Concern for one's own well-being and the 
well-being of others 


These passages hold that while it is best to conduct 
oneself so as to serve the true welfare of both oneself 
and others, one who serves his own true welfare but 
not that of others is better than one who works for the 
welfare of others without having attended to his own 
inner welfare. 

This is because one needs to have got oneself into a 
more spiritually developed state before being able to 
effectively help others in this regard. 


Monks, these four persons are to be seen in the 
world. 

What four? (1) A person practising for neither his own 
well-being nor another's; (2) a person practising for the 
well-being of others but not his own; (3) a person 
practising for his own well-being but not another's, and 
(4) the person practising for his own well-being, as well 
as that of others. 


Monks, suppose there were a torch from a pyre, 
burning at both ends with the middle soiled with faeces, 
which would not serve as firewood either in the village 
or in the forest: | say that this person who is neither 
practising for his own well-being nor on that of another 
is comparable to that. 


621 





là cách các vị huán luyện bản thân minh... 


Này các Tỳ-kheo, ngay cả khi bọn cướp giết các vị 
một cách dã man, từng chi một, bằng một cái cưa hai 
tay, vị Tỳ-kheo nào dé tâm sân hận trỗi dậy đều không 
thực hành đúng pháp của ta. Này các Tỳ-kheo, các nên 
huấn luyện bản thân như thế này: “Tâm trí cüa chüng 
ta sẽ không bi ảnh hưởng... không có ác ý.” Đó là cách 
các vị huấn luyện bản thân. 


(Kinh Ví du cái cưa: Kinh Trung bộ I. 126-29, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


GIÚP ĐỠ BẢN THÂN VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC 


Th.117 Quan tâm đến hạnh phúc của bản thân và 
của người khác 


Các đoạn trích cho rằng nếu việc tốt nhát là đối xử 
với bản thân dé phuc vụ phúc lợi thực sự cho cả bản 
thân và người khác, người tạo phúc lợi thực sự cho 
riêng bản thân mà không cho người khác thì tốt hơn 
người tạo phúc lợi thực sự cho người khác mà không 
đề ý đến phúc lợi bên trong của chính bản thân. 

Lý do ở đây, là người cần phải tạo cho bản thân trạng 
thái tinh thần tiến triển trước khi có thé giúp đỡ người 
khác một cách hiệu quả trên phương diện này. 


Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người được tìm thấy 
trong cõi này. 

Bốn hạng người gì? (1) Người hành trì không phải vì 
hạnh phúc cho chính mình cũng như cho người; (2) 
Người hành trì vì hạnh phúc cho người nhưng không 
phải cho chính mình; (3) Người hành trì vì hạnh phúc 
cho chính mình chứ không phải cho người; (4) Người 
hành trì vì hạnh phúc cho chính mình, cũng như cho 
những người khác. 


Này các Tỳ-kheo, ví như có ngọn đuốc ở giàn thiêu, 
cháy ở cả hai đầu với khúc giữa bị dính chất thải bán 
thì không dùng làm củi ở trong làng hay trong rừng 
được: Ta cho rằng người không hành trì vì hạnh phúc 
cho chính mình hay cho người được so sánh như thế 
đó. 








Ở đây, này các tỳ-kheo, trong hai hạng người (đầu 
tiên) này, bát ky ai hành tri loi nguói mà id loi 
minh, nguói áy tót dep hon và vuot trói hon.. 

Trong ba hang người (đầu tiên) này, bát kỳ 2 ai hành trì 
lợi mình mà không lợi người người ấy cao đẹp hơn và 
vượt trội hơn.. 

Trong (cả) bốn hạng người này, bất kỳ ai hành trì lợi 
mình lẫn lợi người, người ấy cao hơn hết, vượt hơn 
hết, trên tất cả, chóp đỉnh trên tất cả. 


Chavalata Sutta: Añguttara-nikãya II.95, dịch Anh 
P.D.P; 


Này Cunda, một người đang bị sa lầy, nhất định 
không thể thể kéo người khác cũng đang bị sa lầy. 
Nhưng này Cunda, người không bị sa lầy chắc chắn có 
thể kéo người khác bị sa lầy. 

Này Cunda, người không tự nhiếp phục, không tự tu 
luyện, chưa được tịch diệt (Niết-bàn), nhất định không 
thể nhiếp phục, huấn luyện, và khiến người khác được 
tịch diệt. 

Nhưng này Cunda, một người đã tự nhiếp phục, tự tu 
luyện, đã được tịch diệt (Niết-bàn), người ấy nhất định 
có thể nhiếp phục, huấn luyện, và giúp người khác 
được tịch diệt. 


Sallekha Sutta: Majjhima-nikäya 1.45, dich Anh P.D.P. 
Th.118 Hộ mình và hộ người: hỗ tương tác dung 


Đoạn này nhắn mạnh rằng tự mình chuyên tâm tu tập 
các thiện phẩm của tâm, và thiện hành là một cách 
hiệu quả dé lợi người, trong khi hãy chăm sóc người 
khác (cf. *L.53, chăm sóc người bệnh) lại là lợi mình. 

Tuy nhiên, điều mà người ta không thé làm là trực 
tiếp kiểm soát người khác. 


Thuở trước, này các tỳ-kheo, có một người biễu diễn 





Here monks, out of these (first) two persons, whoever 
is practising for the well-being of others but not his own 
is better and of greater excellence ... 

Out of these (first) three persons, whoever is 
practising for his own well-being and not the well-being 
of others is better and of greater excellence ... 

Out of (all) four persons, whoever is practising for his 
own well-being and that of others is the highest, the 
greatest, the chief, the best and the noblest. 


Chavalata Sutta: Anguttara-nikàya 11.95, trans. P.D.P. 


Cunda, it is definitely not possible that he who is 
stuck in the mud will pull out another who is stuck in the 
mud. But Cunda, it is definitely possible that he who is 
not stuck in the mud will pull out another who is stuck in 
the mud. 

Cunda, it is definitely not possible that he, who is 
untamed, undisciplined, and with — (defilements) 
unextinguished, will tame, discipline, and (help to) 
completely quench (the defilements of) another. 

But Cunda, it is definitely possible that he who is 
tamed, disciplined and appeased will tame, discipline 
and completely quench another. 


Sallekha Sutta: Majjhima-nikãya 1.45, trans. P.D.P. 


Th.118 The interplay of caring for oneself and 
caring for others 


This passage emphasizes that mindful cultivation, in 
oneself, of wholesome states of mind and action is an 
effective way of benefiting others, while kindly care for 
others (cf. *L.53, caring for the sick) in turn benefits 
oneself. 

What one cannot do, 
others. 


though, is directly control 


Once upon a time, monks, a bamboo acrobat, having 


622 





Này các Ty-kheo, trong số hai người (đầu tiên) này, 
bất cứ ai hành trì vì hạnh phúc cho người nhưng không 
phải cho chính mình thì tốt và xuất sắc hơn... 

Trong số ba người (đầu tiên) này, bất cứ ai hành trì 
vì hạnh phúc cho chính mình chứ không phải hạnh 
phúc cho người thì tót và xuất sắc hon.. 

Trong số (tất cả) bốn người, bất kỳ ai hành trì vì hạnh 
phúc cho chính mình và cho người khác là cao nhất, vĩ 
đại nhất, người đứng đầu, tốt nhất và cao quý nhất. 


(Kinh Que lửa: Kinh Tăng chi Il. 95, do P.D.P. dich 
tiéng Anh). 


Cunda, chắc rằng không thé có chuyện người bị mắc 
kẹt trong bùn lại lôi người khác ra khỏi bùn được. 
Nhưng Cunda, chắc rằng có thể có chuyện người 
không bị mắc kẹt trong bùn có thể lôi người khác ra 
khỏi bùn. 

Cunda, chắc rằng không thể có chuyện người ấy, 
người chưa tự làm chủ, không có đạo đức và với 
(phiền não) chưa được chấm dứt, người ấy sẽ tự làm 
chủ, giữ đạo đức và (giúp) hoàn toàn dập tắt (phiền 
não của) người khác. 

Nhưng Cunda, chắc chắn rằng có thể người tự làm 
chủ, tuân giữ đạo đức và dứt sạch tất càl9 sẽ ché 
ngự, tuân giữ đạo đức và giúp người khác kết thúc 14 
hoàn toàn. 


(Kinh Đoạn giảm: Kinh Trung bộ I. 45, do P.D.P. dịch 
tiêng Anh). 


Th.118 Sự tương tác lẫn nhau giữa quan tâm bản 
thân và người khác 


Đoạn này nhắn mạnh rằng sự tu dưỡng chánh niệm, 
trong tự thân mỗi người, đối với các trạng thái thiện của 
tâm và hành động là phương thức hiệu quả dé mang lại 
lợi ích cho người, trong khi sự quan tâm ân cần đến 
người khác (tham chiếu *L.53, chăm sóc người bệnh) 
lại mang lợi ích cho chính mình. 

Tuy nhiên, điều mà người không thé làm là trực tiếp 
kiểm soát người khác. 


Một thuở nọ, này các Tỳ-kheo, có diễn viên nhào lộn 








tạp kỹ với gậy tre, sau khi dựng lên một cột tre, bảo 
người dé tử Medakathalikã: ‘Này Medakathalika, hãy 
đến đây, leo lên cột tre và đứng trên vai ta.' ‘Thua thầy, 
vâng”, người đệ tử vâng đáp, rồi leo lên cột tre và đứng 
trên vai của thầy. 


Báy gió người biễu diễn gậy tre nói với đệ tử: Này 
Medakathalika, giờ con canh chừng ta và ta giữ chừng 
con. Như vậy, thầy trò ta canh chừng nhau, nhờ vậy 
mà biểu diễn tài nghệ, sẽ nhận được tiền thưởng, rồi 
leo xuống cột tre một cách an toàn.’ 


Khi nghe nói vậy, dé tử Medakathalikaà nói với thầy 
biểu diễn, “Thưa thầy, không nên nhu vậy. Mà nên nhu 
vầy: Thầy nên canh chừng mình và con tự canh chừng 
cho con. Như vậy, chúng ta tự canh chừng mình, nhờ 
vậy mà biểu diễn tài nghệ, sẽ nhận được tiền thưởng, 
rồi leo xuống cột tre một cách an toàn.’ 


Cũng như điều mà đệ tử Medakathalika đã nói với 
thầy là đúng trong trường hợp ấy; cũng vậy, này các tỳ- 
kheo, thường hành niệm trụ, với ý nghĩ “Tôi sẽ tự thủ 
hộ mình”; thường hành niệm trụ, với ý nghĩ “Tôi sẽ thủ 
hộ người khác.’ Này các tỳ-kheo, tự thủ hộ mình cũng 
là thủ hộ người khác; và thủ hộ người khác cũng là tự 
thủ hộ mình. 


Và này các tỳ-kheo, thế nào là tự thủ hộ mình và 
cũng thủ hộ người khác? Thường hành, tu tập, tu tập 
nhiều, như vậy là tự thủ hộ mình và cũng thủ hộ người 
khác. Và này các tỳ-kheo, thế nào là thủ hộ người khác 
và cũng thủ hộ mình? Kham nhẫn, không gây hại, có 
tâm từ, có tâm thương xót, như vậy là, này các tỳ-kheo, 
thủ hộ người khác và cũng thủ hộ mình. 


Sedaka Sutta: Samyutta-nikaya V.169, dịch Anh 
P.D.P. 


Chăm sóc thú vật và môi trường 


Kinh dién Phát giáo cho tháy sự tôn trong các chúng 





erected a bamboo pole, addressed his assistant, 
Medakatháalika: 'Come, my dear Medakathalika. Climb 
up the bamboo pole and stand on my shoulders.' 'Yes, 
teacher’, the assistant answered the bamboo acrobat 
and, climbing the bamboo pole, stood on his shoulders. 


Then the bamboo acrobat said to his assistant, 'Now 
you take care of me, my dear Medakathalika, and l'II 
take care of you. Thus, guarding one another, taking 
care of one another, we'll show off our skill, receive our 
reward, and come down safely from the bamboo pole.' 


When he had said this, Medakathalika said to him, 
"That's not the way to do it, teacher. You take care of 
yourself, and l'Il take care of myself, and thus with each 
of us guarding ourselves, taking care of ourselves, we'll 
show off our skill, receive our reward, and come down 
safely from the bamboo pole.' 


What Medakathalika, the assistant, said to the 
teacher was the right way in that case. Monks, the 
establishing of mindfulness is to be practised with the 
thought, ‘Il take care of myself.’ The establishing of 
mindfulness is to be practised with the thought, "I'll take 
care of others.’ Monks, one who takes care of himself 
takes care of others, and one who takes care of others 
takes care of himself. 


How, monks, is it that one who takes care of himself 
takes care of others? It is by training development and 
cultivation (of wholesome states). And how, monks, 
does one who takes care of others take care of 


himself? It is by patient acceptance, by harmlessness, 
by loving kindness and by compassion. 


Sedaka Sutta: Samyutta-nikaya V.169, trans. P.D.P. 


Caring for animals and the environment 
Buddhist texts show a respect for non-human 


623 





bằng tre, dựng lén một cây cột tre, nói với trợ lý của 
người ấy, này Medakathälikã: “Hãy đến đây, hỡi 
Medakathalika. Hãy trèo lên cột tre và đứng trên vai 
thầy.” “Vâng, thưa thầy,” người trợ lý trả lời người diễn 
viên, trèo lên cột tre và đứng trên vai người ấy. 


Sau đó, diễn viên nhào lộn bằng tre nói với trợ lý của 
mình rằng, “Bây giờ, con bảo véí9 cho ta, hỡi 
Medakathälikã và ta sẽ bảo vệ con. Do đó, ta bảo vệ 
cho nhau, chăm sóc lân nhau, chúng ta sẽ thê hiện kỹ 
năng, nhận phân thưởng và xuông côt tre một cách an 
toàn.” 


Khi diễn viên nhào lộn vừa nói xong, Medakathalika 
nói với anh ấy rằng, “Đó không phải là cách để thực 
hiện điều đó, thưa thầy. Thầy chăm sóc bản thân của 
thầy và con sẽ chăm sóc bản thân con và như vậy, mỗi 
chúng ta tự bảo vệ chính mình, quan tâm đến bản thân 
mình, chúng ta sẽ thể hiện kỹ năng, nhận phần thưởng 
và xuống cột tre một cách an toàn.” 


Những gì Medakathalika, người trợ lý, nói với thầy là 
đúng trong trường hợp đó. Này các Tỳ-kheo, việc xây 
dựng chánh niệm phải được thực hành với suy nghĩ 
rằng, “Tôi sẽ chăm sóc bản thân.” Thiết lập chánh niệm 
là được thực hành với suy nghĩ rằng, “Tôi sẽ chăm sóc 
người khác.” Này các Tỳ-kheo, người chăm sóc mình 
tức chăm sóc người và người chăm sóc người tức 
chăm sóc mình. 


Các Tỳ-kheo, thế nào là người chăm sóc cho mình 
cũng là chăm sóc cho người? Thể hiện qua việc tu tập, 
hành trì và trưởng dưỡng (của trạng thái thiện). Các 
Tỳ-kheo, làm thé nào người chăm sóc người tức có thé 
chăm sóc mình? Điều đó được thực hiện bởi hạnh kiên 
nhẫn, tâm vô hại, với lòng thương yêu và từ bi. 


(Kinh Sedaka: Kinh Tương ưng V. 169, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 
CHÁM SÓC ĐỘNG VAT VÀ MÔI TRƯỜNG 


Nhiều văn bán Phật hoc thé hiện sự tôn trọng đối với 








sinh không phải con người và môi trường tự nhiên hộ 
tri con người và mọi loài. Đức Phát cho phép các ty- 
kheo và tỳ-kheo-ni nhận và ăn một số thịt động vật, 
nhưng chỉ khi con vật không bị giết dé dâng cho ho: 
( L:56): 

Vé các đoạn khác trong cuốn sách này: *Th.30 có ý 
niệm rằng thời tiết và sự sinh trưởng cây trồng có thé bị 
ảnh hưởng bởi những suy hoại đạo đức của con người; 
*Th.32 cho rằng một trong những nhiệm vụ của ông 
vua Phát tử tót là báo vé thú vật và chim chóc ; 

*Th.143 kê chuyện một vi tỳ-kheo đã giải thoát nói lên 

cảm nghiệp hoan lạc trước những vẻ đẹp của thiên 
nhiên; và đoạn *Th.198 cho thấy tăng lữ sơ kỳ luân 
chuyền sử dụng các loại y được cúng dường đề không 
lãng phí. 


Th.119 Không gây hại các chúng sanh khác 


Bài kệ này được cho là đức Phật đã nói lên khi Ngài 
thây một sô trẻ nhỏ dang hành hạ một con rắn băng 
một cây gậy. 


Mọi loài đều cầu an lạc, ai dùng gậy gộc gây hại, 
mong câu an lạc cho mình, sẽ không an lạc trong đời 
sau. 


Dhammapada 131, dịch Anh P.H. 


Th.120 Loại bỏ tế tự hiến sinh, đối xử từ ái với 
thú vật 


Trong đoạn này, bà-la-món Kütadanta, dang muốn tỗ 
chức một đại tế đàn hiến sinh, được tin là mang lại lợi 
ích cho bản thân và cộng đồng, trong đó dự định giết 
700 con bò đực, 700 con bò thiến, 700 con bò cái, 700 
con dê và 700 con cừu. Ông đi đến đức Phật đề hỏi ý, 
tô chức đại tế đàn thế nào tốt nhất. 

Đáp lại, đức Phật kể cho ông nghe câu chuyện quá 
khứ, một ông vua muốn tô chức đại tế đàn đẫm máu, 
nhưng được vị tư tế (tiền thân của Phật khuyên, trước 
hết đảm bảo không vì tế đàn mà nhân dân thành nghèo 
khón dẫn đến bạo loạn (xem *Th.33). 

Sau đó vua mới thực hiện đại tế đàn, nhưng không 
sử dụng bạo lực theo lời khuyên của vị tư tế. 





sentient beings and the natural environment that 
supports them and humans. The Buddha allowed 
monks and nuns to accept food containing animal flesh, 
but only if the animal had not been killed specifically to 
feed them: (*L.56). 

Of other passages in this book: *Th.30 has the idea 
that the weather and crop-growth can be affected by 
human moral failings; *Th.32 holds that one of the 
duties of a good Buadhist ruler is giving protection to 
‘beasts and birds’; 

*Th. 143 has a liberated monk experiencing joy at the 
beauties of nature; and passage *Th.198 shows how 
the early community recycled donated robes so as not 
to be wasteful. 


Th.119 Non-harming of other sentient beings 

This verse is said to have been uttered by the 
Buddha when he found some children tormenting a 
snake with a stick. 

Whoever, seeking his own happiness, injures with 
violence other beings who desire happiness, he 
experiences no happiness when he has passed away. 


Dhammapada 131, trans. P.H. 


Th.120 Abandon animal 
animals kindly 


sacrifice and treat 


In this passage, the Buddha is approached by the 
brahmin Kütadanta, who is planning to hold a huge 
sacrifice, supposedly to bring benefit to himself and his 
community, in which he planned to kill 700 bulls, 700 
bullocks, 700 heifers, 700 goats and 700 rams. He 
goes to the Buddha and asks for advice for how best to 
conduct the sacrifice. 

In reply, the Buddha tells him a story of a past king 
who was going to conduct a bloody sacrifice, but was 
advised by his chaplain (the Buddha in a previous life) 
to first ensure his rebellious people were not poor 
(see*Th.33). 

The king then performed a sacrifice, but in the non- 


624 





những chúng sinh không phải con người và môi trường 
tự nhiên hỗ trợ các loài sinh vật và loài người. Đức 
Phật cho phép Tăng Ni cháp nhận thức ăn có thịt động 
vật, nhưng chỉ khi động vật không bị giết đễ cung cắp 
thịt cho các tu sĩ ấy: (*L.56). 

Các đoạn khác rong quyền. sách này: *Th.30 có ý 
tưởng rằng thời tiết và phát trin vụ mùa có thé bị ánh 
hưởng bởi những yếu kém vé đạo đức của con người; 
*Th.32 cho rằng một trong những nghĩa vụ của người 
Phật tử cai trị là ban bó sự bảo vệ cho “thú và chim;” 

*Th.143 có một nhà sư đã giải thoát đang trải nghiệm 
niềm hân hoan trước những vẻ đẹp của thiên nhiên; và 
đoạn văn *Th.198 cho thấy cách đại chúng lúc đầu đã 
tái chế những chiếc y cúng dường đề không bị lãng phí. 


Th.119 Sự vô hại đối với những chúng sinh khác 


Bài kệ này được cho là tuyên thuyết bởi đức Phật khi 
Ngài thây một sô trẻ em dang giày vò con rắn với một 
thanh cây. 


Bất cứ ai, đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, 
gây thương tích với bạo lực cho người cũng mong cầu 
hạnh phúc thì người ấy sẽ không trải nghiệm hạnh 
phúc khi qua đời. 


(Kinh Pháp cú 131, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.120 Từ bỏ hiến tế động vật và đối xử tử tế với 
chúng 


Trong đoạn này, Bà-la-món Kütadanta người tiếp cán 
đức Phát, dang dự định tó chức một buói lễ hiến té lớn, 
được ví như là mang lại lợi ích cho bản thân và cộng 
đồng, trong đó ông ta đã lên ké hoạch giết 700 con bò 
tót, 700 con bê đực, 700 con bê cái, 700 con dê và 700 
con cừu. Ông áy dén gặp đức Phát và xin lời khuyên về 
cách tó chức buói té lễ tốt nhất. 

Đề đáp lại, đức Phật kê cho ông ta nghe câu chuyện 
vé vị vua trong quá khứ có y định tỗ chức lễ hiến té 
dám máu, nhưng được khuyên bởi vi giáo sĩ của ngài 
(đức Phát trong tiền kiếp) dé trước tiên đảm báo dân 
chúng nỗi loạn của nhà vua không bị nghèo (xem 
*Th.33). 








'Này bà-la-môn, trong tế đàn này, không có trâu bò, 
dê cừu, gà lợn bị giết, không có các loại sinh vật nào 
khác bị giết. Không có cây rừng bi chặt dé làm cột tế 
đàn, không có loại cỏ cát tường bị cắt để rải xung 
quanh tế đàn. 

Các nô tỳ hay những người sưu dịch không làm công 
việc vì sợ bị đánh đập hay bị dọa nạt, không làm việc 
trong than khóc với đôi mắt đẫm lệ. Ai muốn tham dự 
thì tham dự, ai không muốn làm thì không bắt họ phải 
làm. 

Tế đàn này được thành tựu chỉ với dầu, sanh tô, thục 
tô, mật và đường miếng.” 


.. |Đức Phát sau đó giải thích, dé trả lời câu hỏi của 
Kütadanta, rằng 'té dàn' tốt nhất là những hành tri theo 
Phật, bắt đầu bằng bố thí cho các sa-môn, cho đến 
những vị đã giác ngộ. Kütadanta sau đó bày tỏ tín tâm 
đối với Phật, Pháp, Tăng và nói:] 


'Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay 
trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy y Phật, 
con xin thả hết bảy trăm con bò đực, bảy trăm con bò 
cái, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu, để cho 
chúng được sống. Mong chúng được ăn cỏ xanh và 
uống nước mát, mong chúng được hưởng gió mát.' 


Kutadanta Sutta: Digha-nikãya 1.144—148, dich Anh 
P.H. 

DAI THUA 

Náng luc cüa thién pháp 

M.77 Thién tháng ác 


Đoạn này chỉ ra năng lực của thiện pháp chiến thắng 
điêu xâu ác. 





violent way in which his chaplain advised. 


‘In that sacrifice, brahmin, no bulls were slain, goats, 
sheep, cocks or pigs were slain, nor were any kinds of 
living creatures put to death. No trees were cut down to 
be used as sacrificial posts, no grasses mown to strew 
around the sacrificial spot. 

And those who are called slaves or servants or 
workmen did not perform their tasks due to fear of 
blows or threats, weeping with tears upon their faces. 
Whoever chose to help, did so; whoever chose not to 
help, did not. What each chose to do, he did, what they 
chose not to do, that was left undone. 

With ghee, and oil, and butter, and milk, and honey, 
and sugar only was that sacrifice accomplished.’ 


[The Buddha then explains, in response to 
Kütadanta's questioning, that better forms of ‘sacrifice’ 
are the various forms of Buddhist practice, starting with 
generosity to renunciants, right up to attaining 
awakening. Kütadanta then expresses faith in the 
Buddha, Dhamma and Sangha and says:] 


'May the venerable One accept me as a disciple, as 
one who, from this day forth, as long as life endures, 
has taken him as his guide. And | myself, O Gotama, 
will have the groups of 700 animals set free. To them | 
grant their life. Let them eat green grass and drink fresh 
water, and may cool breezes waft around them.’ 


Kutadanta Sutta: Digha-nikãya l.144—148, trans. P.H. 


MAHAYANA 
The power of goodness 
M.77 Good overcomes evil 


This passage points to the power of goodness to 
overcome evil. 


625 





Sau đó, nhà vua đã thực hiện lễ té đàn, nhung theo 
cách không bạo lực mà giáo sĩ của ông đã khuyên. 


“Trong lễ tế đàn ấy, này Bà-la-môn, không có con bò 
đực nào bị giết, dê, cừu, gà trống hay lợn đều bị giết, 
cũng không bất kỳ loại sinh vật sống nào bị chết. 
Không có cây nào bị chặt dé làm trụ hiến tế, không cát 
cỏ dé rải xung quanh nơi hiến té. 

Những người được gọi là nô lệ hoặc người hầu hoặc 
công nhân đã không thực hiện nhiệm vụ của họ vì sợ 
bị đánh đập hoặc bị đe dọa, khóc than với những dòng 
nước mắt trên khuôn mặt họ. Ai đã chọn để giúp đỡ, đã 
làm nhu vậy; bất cứ ai đã chọn không giúp đỡ, đã 
không làm gì. Mỗi người chọn làm gì, người ấy đã làm, 
những gì họ chọn không làm, việc đó bị dở dang. 

Lễ tế đàn được hoàn thành với bơ hữu cơ, dầu, bơ 
và sữa, mật ong và đường.” 


. [Sau đó, đức Phật giải thích, dé đáp lại câu hỏi 
của Kũtadanta, rằng nhiều hình thức tốt hơn của lễ 
“hiến tế” là những hình thức hành trì khác nhau của 
Phật giáo, bắt đầu với lòng rộng lượng cho đến sự 
buông bỏ, cho đến đạt được sự giác ngộ. Kũtadanta 
sau đó, bày tỏ niềm tin vào đức Phật, giáo pháp của 
Phật và đoàn thé các vị xuất gia và bày tỏ rằng;] 


“Xin Ngài, bậc đáng tôn kính, nhận con làm đệ tử, là 
người ké từ ngày hôm nay trở đi, miễn cuộc sống còn 
kéo dài, con nguyện lấy Ngài làm người chỉ đường. Và 
bản thân con, hỡi tôn giả Gotama, sẽ trả tự do cho các 
nhóm động vật gồm 700 con. Con sẽ cung cấp sự sống 
cho chúng. Cho chúng ăn cỏ xanh và uống nước tinh 
khiết, với những làn gió mát thoảng qua.” 


(Kinh Cứu-la-đàn-đâu: Kinh Trường bộ |. 144-148, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


DAI THUA 
SỨC MANH CỦA THIỆN LÀNH 
M.77 Thiện luôn thắng ác 


Đoạn văn này chỉ ra sức mạnh của cái thiện dé chiến 
thăng cái ác. 








Này chư vị Thiện sỹ, trong thế giới gọi là Ta-bà này 
có mười thiện pháp mà các quôc độ Phật khác không 
có. 

Mười thiện pháp đó là gì? Đó là: 


ấy bó thí đối trị bàn cùng. 

y trì giới đối trị phạm giới. 

y nhẫn nhục đồi trị sân nhué. 
y tinh tán đối trị giải đãi. 


(1)L 
(2)L 
(3)L 
(4)L 
(5) Lấy thiền định khắc phục loạn ý. 


á 
á 
á 
á 


(6) Láy trí tué dep tan vó minh. 

(7) Nói pháp trừ nan dé vượt qua tám nan406, 

(8) Dạy pháp Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu 
thừa. 
(9) Lấy các thiện căn giúp người vô đức. _ 
(10) Thường dùng bón nhiễp pháp dé thành tựu 
chúng sinh.407 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.9, section 17, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Bó thí 
M.78 Thực hành BÓ thí 


Tu hành pháp món bó thí nhu thé nào? Néu tháy ai 
đó đến cầu xin thi theo sức mà bó thí những của cải 
mình có. Cho đi tất cả những gì mình có không một 
chút bủn xỉn và khiến cho người kia vui vẻ. 

Nếu thấy người bị khủng hoảng, áp bức, thì dùng 
phương tiện thiện xảo để giúp họ thoát khỏi sự sợ hãi. 
Nếu có ai đến cầu học Pháp, thì tùy chỗ hiểu của minh 
mà nói cho họ. 





My good men, in this world-system called Earth there 
are ten wholesome practices which are not taken up by 
anyone in any other Buddha-fields. 

What are these ten practices? They are: 


to attract the poor by means of generosity; 

to attract those of bad conduct by means of ethical 
discipline; 

to attract the hostile by means of patient acceptance; 

to attract the lethargic by means of vigour; 

to attract those whose minds are distracted, by 
means of meditation; 


to attract the unwise by means of wisdom; 
to attract those who are born in the eight kinds of 


unfortunate circumstances ^05 
free themselves from them; 

to teach the Mahayana to those whose practice is 
limited in scope; 

to attract those who lack wholesome roots by means 
of wholesome roots; 

and to continually and uninterruptedly bring living 
beings to maturity by employing the four means of 
406 


and teach them how to 


drawing together harmoniously. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.9, section 17, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Generosity 
M.78 The practice of generosity 


What is the Dharma-door of cultivating generosity? 
When you see that someone has come to you to beg, 
give them your own property. Give away whatever you 
have with no trace of meanness, and bring joy to the 
other person. 

When you see people who are in crisis, or who are 
being oppressed, employ skill in means to help them 
and rid them of their fear. If anyone comes to you and 
asks you for the Dharma, you should explain the 
Dharma to him yourself, in a suitable manner. 


626 





Này các hiền nhân, trong cõi ta bà có tên là trái đất 
này, có mười phương pháp tu tập thiện mà không ai 
thực hiện ở bất kỳ Phật quốc nào. 

Mười phương pháp tu tập này là gì? Đó là: 


Thu hút người nghèo bằng lòng rộng lượng; 

thu hút những người có hành vi xấu bằng các 
phương tiện đạo đức; 

thu hút những người chống đối bằng sự kiên nhẫn; 

thu hút người thờ ơ bằng các phương thức mạnh 
mẽ; 

thu hút những người có tâm trí bị chỉ phối bằng 
phương pháp thiền định; 


thu hút những kẻ vô minh bằng trí tuệ; 

thu hút những người sinh ra trong tám loại hoàn 
cánh!O bát hạnh và dạy họ cách tự giải thoát khỏi 
chúng; 

dạy Phật giáo Đại thừa cho những người có phạm vi 
tu tập còn hạn chế; 

thu hút những người thiếu gốc thiện 
phương tiện của gốc thiện; 

liên tục một cách không gián đoạn để nhiếp hóa 
chúng sinh bằng bốn phương tiện giáo hóa, giúp chúng 
sinh sóng chung một cách hòa hợp. Ì 7 


bằng các 


LÒNG ĐỘ LƯỢNG (BÓ THÍ) 
M.78 Tu tập bố thí 


"Pháp môn tu tập bố thí là gì? Khi thầy ai đó đến dé 
cầu xin, hãy cho người ấy tài sản của riêng của mình. 
Cho đi bất cứ thứ gì mình có với tâm không tiếc nuối 
bủn xỉn và mang lại niềm vui cho người kia. 

Khi thấy những người đang trong khủng hoảng hoặc 
đang bị áp bức, hãy sử dụng sự khéo léo trong các 
phương tiện dé giúp họ loại bỏ nỗi sợ hãi. Nếu ai đó 
đến gặp và hỏi về giáo pháp, hãy nên tự mình giải 
thích giáo pháp ấy với người một cách thích hợp. 








Nên thực hành ba loại bố thí theo cách này, không 
nên vi tham câu danh tiêng, không câu lợi dưỡng, cung 
kính, 

không tham cầu quả báo thé gian. 

Duy chỉ nghĩ đên những lợi ích, an lạc của mình và 
người, và hôi hướng dé vô thượng chánh dàng bó-dé. 


Treatise on the Awakening of Faith in the Mahãyãna / 
Dasheng qixinlun (dich Anh by Siksananda), Taisho 
vol.32 text 1667 p. 590a26-b3, dich Anh T.T.S. and 
D.S. 


M.79 Các loai bó thí 


Này thiện nam, có ba loại bố thí: Một là bó thí pháp; 
hai là bố thí vô uý (cho điều không sợ hãi, không tai 
họa, an ninh); ba là bố thí tài vật. Bố thí pháp là chỉ dạy 
cho người khác thọ giới... 

Nếu Bồ-tát thấy có chúng sanh bị tai họa vua quan, 
hay các loài sư tử, cọp, sói, hay các nạn nước, lửa... 
liền ra sức cứu nguy ngay. Đây gọi là vô uý thí (bố thí 
an ninh)... 

Có bốn hệ lụy trong bố thí: (1) tâm keo kiết. (2) thông 
tu bố thí. (3) khinh chê vật nhỏ mọn. (4) cầu phước báo 
thế gian... 


Này thiện nam,thí chủ có ba hạng: thượng, trung và 
hạ. 

Bậc hạ là người không tin nghiệp quả, thường tham 
lam, keo kiết. Người này sợ tài vật có thể bị cạn kiệt, và 
sanh ý tưởng sân hận khi thấy có người đến xin. 

Bậc trung là người tin có nghiệp quả, nhưng đối với 
tài vật vẫn sanh tâm tham tiếc. Người này sợ tài vật có 
thể bị cạn kiệt, nhưng dù vậy vân quyết định bố thí khi 
thấy có người đến xin. 

Bậc thượng là người tin sâu nghiệp quả, đối với tài 
vật không tham trước keo kiết; quán sát các tài vật với 
ý tưởng vô thường, và khi thấy có người đến xin, nếu 





You should practise the cultivation of these three 
kinds of generosity in this way, with no desire for fame 
or benefit for yourself. 

You should not have any desire for worldly rewards 
either. 

Simply bear in mind the benefits of peace and 
happiness that your generosity will bring to both 
yourself and others, and dedicate your actions to 
unsurpassed, perfect awakening. 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the Mahayana' 
/ Dasheng qixinlun (trans. by Siksananda), Taisho 
vol.32 text 1667 p. 590a26-b3, trans. T.T.S. and D.S. 


M.79 Types of giving 


Son of good family, there are three types of giving. 
The first is giving the gift of Dharma. The second is 
giving the gift of fearlessness. The third is giving 
property. Giving the gift of Dharma means teaching 
others ... 

If a bodhisattva sees that a living being is afraid of 
kings, lions, tigers, wolves, floods, or fire, he rescues 
them from these things. This is giving the gift of 
fearlessness. ... 

There are four hindrances to giving. The first is a 
miserly attitude. The second is not practising 
generosity. The third is not regarding it as worthwhile to 
give small gifts. The fourth is looking for worldly 
rewards. ... 


Son of good family, there are three kinds of giver: 

inferior, average and superior. An inferior giver is 
someone who does not have faith that actions bear 
fruit, who is deeply attached to his miserly attitude. He 
worries that his possessions may run out, and becomes 
angry when he sees beggars approaching. 

An average giver is someone who has faith that 
actions bear fruit, but who still has a miserly attitude. 
He worries that his possessions may run out, but 
nonetheless decides to give his possessions away 
when he sees beggars approaching. 

A superior giver is someone who has faith that 


627 





Hãy nén thực tập hành tri ba loai bố thí theo cách 
này, không mong muôn danh hoặc câu lợi cho bản 
thân. 

Cũng không nên ham muốn những phần thưởng thế 
gian. i 

Hãy ghi nhớ một cách đơn giản về những lợi ích của 
sự bình an và hạnh phúc mà DÔ thí mang lại cho cả 
chính mình và người và công hiên các hành động bó 
thí hướng đên sự giác ngộ vượt trội và hoàn toàn. 


(Đại thừa khói tín luận (do Siksananda dịch), Dai 
Chánh 32 đoạn 1667 tr. 590a26-b3, do T.T.S. và D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.79 Các hình thức bó thí 


Này thiện nam tử 1Š, có ba hình thức bó thí. Đầu tiên 
là bố thí món quà Phật pháp. Thứ hai là bố thí món quà 
của sự không sợ hãi. Thứ ba là bố thí tài sản. Bố thí 
món quà Phật pháp có nghĩa là dạy cho người khác... 

Nếu Bó-tát thấy rằng một chúng sinh sợ vua, sư tử, 
hó, sói, lũ lụt, hoặc hỏa hoạn, vị ấy giải cứu họ khỏi 
những thứ này. Đây là món quà của sự không sợ hãi... 

Có bốn trở ngại trong việc bố thí. Đầu tiên là thái độ 
keo kiệt. Thứ hai là không thực tập bó thí. Thứ ba là 
không xem việc này đáng để bố thí. Thứ tư là tìm kiếm 
sự đền ơn thế gian. 


Này thiện nam tử, có ba hạng người bố thí: 

Thấp kém, trung bình và cáp cao. Hang người bố thí 
thấp kém là người không có niềm tin răng hành động 
sẽ mang lại kết quả, người ấy bị dính mắc sâu sắc với 
sự bủn xỉn của mình. Người ây lo sợ tài sản của mình 
có thé kiệt qué và trở nên tức giận khi nhìn thấy những 
người ăn xin đang tiến đến gần. 

Hạng người bố thí loại trung bình là người có niềm 
tin răng hành động sẽ mang lại kết quả, nhưng người 
vẫn có thái độ bủn xỉn, người ấy lo sợ răng tài sản của 
mình có thể kiệt quệ, nhưng dù sao vẫn quyết định bố 
thí vật sở hữu của mình khi thấy người ăn xin tiến đến 








có của đề cho, thì hoan hỷ. Nếu không có gì để cho thì 
người này sanh tâm buôn râu, và thậm chí đem tài sản 
quý báu nhật ra bô thí... 


Này thiện nam, người trí thực hành bố thí là vì lợi ích 
cho mình và người, vì biết rằng tất cả tài sản, vật báu 
là vô thường. Người này bố thí vì muốn chúng sanh 
khởi tâm hoan hy. Người này bó thí vì thương yêu mọi 
người; vì muốn trừ lòng keo kiệt; không cầu phước báo 
đời sau. Người này bó thí vì muốn trang nghiêm 
đạo bó-dé. 


Upàsika-sila-sütra, Taisho vol. 24 text 1488, ch.19, 
pp. 1054c02- 08, 1054c14-16, 1055b3-6, Trans. T.T.S. 
and D.S. 


Các hoc xứ giới 


M.80 Tu giói, khóng cháp thü giói, khóng phán 
đoán người phá giói 


Vì tự tánh của trì giới và phá giới vón Không, do đó 
không cháp thủ giới, cũng không phán đoán người phá 
giới. 


Lại nữa Xá-lợi-phất, Bó-tát tu tịnh giới ba-la-mật- 
đa,...không y thị, không chấp trước noi tịnh giới, không 
chán ghét người phá giới, không chấp thủ phá giới, do 
bởi bản tánh của trì giới và phạm giới đều là Không. 

Xá-lợi-phất, Bồ-tát ấy mặc khôi giáp đại công đức 
bát-nhã ba-la-mật-đa trong khi hành tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 





actions bear fruit, and who is not miserly with his 
possessions. He understands that his possessions are 
impermanent, and when he sees someone 
approaching him to beg, he is happy if he has 
something to give. If he has nothing to give, he will be 
disappointed, and he gives away even his most 
precious possessions. ... 


Son of good family, a sage practises generosity for 
his own sake and for the benefit of others. He 
understands that all possessions, all precious things, 
are impermanent. He gives because he wants to fill the 
minds of living beings with joy. He gives out of 
compassion, in order to overcome miserliness, without 


expecting reward in the future. 407 He gives because 
he wants to honour the path to awakening. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.19, 
pp.1054c02-08, 1054c14-16, 1055a13-19, 1055b3-6, 
trans. T.T.S. and D.S. 


The Precepts of ethical discipline 


M.80 Act ethically, but do not be attached to 
ethical discipline, or judge others 


As one's keeping of ethical precepts and other 
people's breaking of them are 'empty' of independent 
existence, avoid attachment and judgementalism about 
them. 


Moreover Šãriputra, when a bodhisattva cultivates 
the perfection of ethical discipline, ... he should not rely 
on his pure ethical discipline, or be attached to it. He 
should not be offended by bad conduct, although he 
does not act unethically himself. Both abiding by the 
precepts and breaking the precepts are essentially 
empty. 

This, Sàriputra, is why it is said that all bodhisattvas 
are clad in the great virtuous armour of perfect wisdom 
whilst they cultivate the perfection of ethical discipline. 


628 





gân. 

Hạng người bố thí cấp cao là người có niềm tin rằng 
hành động sẽ sinh hoa kết trái và là người không bủn 
xin với tài sản của mình. Người ấy hiểu rằng. tài sản 
của mình là vô thường và khi thấy ai đó đến gần mình 
để cầu xin, người ấy rất vui nếu có một thứ gì đó để 
cho. Nếu không có gì dé cho, người ấy sẽ thất vọng và 
cho di ngay cả những tài sản quý giá nhát.. 


Này thiện nam tử, một thánh nhân thực tập bố thí vì 
lợi ích của mình và người. Người ấy hiểu ráng tát cà 
sở hữu và vật quy giá đều vô thường. Người ấy bố thí 
vì muốn tạo niềm vui dé lấp đầy tâm trí của chúng sinh. 
Bó thí với lòng từ bi, dé vượt qua sự bün xin, không 


mong cầu đền đáp trong tương lai 19. Người ấy bố thí 
vì muốn tôn vinh con đường dẫn đến sự giác ngộ. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Dai Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 19, tr. 1054c02-08, 1054c14-16, 1055a13-19, 
1055b3-6, do T.T.S. và D.S. dich tiêng Anh). 


CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẠO ĐỨC 


M.80 Hành vi đạo đức, nhưng không dính mắc 
vào điêu khoản dao đức, hay phán xét người khác 


Vì người tuân giữ các điều khoản đạo đức và những 
người vi phạm các điêu á y là' 'trồng không” trong sự tồn 
tại độc lập, tránh xa sự cháp mắc và phán xét vé họ. 


Hơn nữa, này Xá-lợi-phất (Sariputra), khi Bồ-tát tu 
tập sự toàn thiện của giữ gìn đạo đức... vị ấy không 
nên dựa trên sự tuân giữ đạo đức thanh tịnh của mình, 
hoặc dính mắc với nó. Vị ấy không bị xúc phạm bởi 
hành vi xấu, mặc dù bản thân không hành xử trái đạo 
đức. Cả hai việc tuân thủ các điều đạo đức và vi phạm 
các điều ấy về bản chất là trống không. 

Này Xá-lợi-phất đây là lý do tại sao người ta nói rằng 
tất cả các Bồ-tát đều khoác trên mình áo giáp đức 
hạnh vĩ đại của trí tué hoàn hảo trong khi tu tập toàn 
thiện của tuân giữ đạo đức. 








Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.5, text 220, 
p.269b13-22, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.81 Năm giới 


Đức Phật nói với trưởng giả Úc-già (Ugra), 'Bồ-tát tại 
gia cần phải thọ thiện giới, đó là năm giới: Bồ-tát tại gia 
vui trong việc không giết, từ bỏ dao gậy, biết tàm quý, 
thệ nguyện kiên cố không giết hại hết thảy chúng sanh, 
không sân hận với bát kỳ chúng sanh nào, tâm bình 
đẳng đối với các chúng sanh, thường hành tâm từ. 


Bồ-tát tại gia không được trộm cướp, biết đủ với tài 
vật của mình, không tham cầu tài vật của người; từ bỏ 
tham, không khói ngu si, và không có tâm tham dính 
nơi tước lộc của người, cho đến một lá cỏ, nếu không 
được cho thì không lấy. 


Bồ-tát tại gia xa lia tà dâm, hài lòng với vợ mình; 
không mong cầu thê thiếp của người, hoặc nhìn ngắm 
nữ sắc với tâm nhiễm ô; cần phải nên khởi tưởng thầy 
nơi đó bất tịnh, đáng kinh sợ,409 đó là do lực của kết 
sử mà khởi dục, 

không phải là điều ta nên làm; thường khởi tưởng vô 
thường, khổ, vô ngã. Bồ- tát tại gia nên khởi tưởng như 
váy: Ngay cả ý niệm về dục tôi cũng không khởi, hà 
huống hai thân thé hòa hợp, xúc chạm." 


Bó-tát tránh xa nói dối; nói lời chân thật, làm đúng 
như nói, nói đúng như làm, không dối gạt người; bằng 
tâm thiện, cần suy nghĩ trước khi làm; nói như thật theo 
những gì đã nghe, đã thấy; thủ hộ như pháp, thà bỏ 
thân mạng, chứ không nói dối. 





Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.5, text 220, 
p.269b13-22, trans. T.T.S. and D.S. 


M.81 The five precepts 


The Buddha said to the householder Ugra, 'A 
householder bodhisattva should act with ethical 
discipline, in accordance with the five precepts. He 
should delight in non-violence, abandoning the use of 
swords and sticks, and, with regret for what one has 
done in the past, taking a firm vow not to kill any living 
being, not to become angry with any living being, and 
to always cultivate compassion equally for all. 


He should not take what is not given, being content 
with his own property, and not longing for others' 
possessions. He should eliminate greed and not allow 
delusion to arise, never feeling jealous of others' 
property or income. He should not take even a blade of 
grass that has not been given to him. 


He should abstain from adultery, and be satisfied with 
his own wife. He should not desire the wives of others, 
or gaze longingly at beautiful women of others. In his 
mind, he recoils from suffering, and his thoughts often 
turn to renunciation. (When attuned to renunciation,) if 
he sees that desire for his own wife arises, he should 


cultivate an aversion to what is unlovely, 408 knowing 
that this is a powerful form of bondage. 

He should reflect, '1 must not act out of desire’. He 
should always cultivate an | awareness of 
impermanence, of what is painful, of the non-existence 
of an essential self, and of impurity. He should reflect, ‘I 
shall not indulge in desirous thoughts, and certainly not 
in mutual physical contact.' 


He should avoid false speech. What he does should 
be in harmony with what he says. He should not 
deceive others. He should do what he has planned to 
do, in a wholesome state of mind. He should speak 
truthfully when he talks about what he has heard or 


629 





(Kinh Dai Bát-nhá ba-la-mát-da, Dai Chánh 5, doan 
220, tr. 269b13-22, do T.T.S. và D.S. dich tiéng Anh). 


M.81 Năm điều đạo đức 


Đức Phật nói với gia chủ Ugra, “Người gia chủ với 
hạnh Bó-tát nên hành xử với kỷ luật đạo đức, dựa trên 
năm điều khoản đạo đức. Người ấy nên hoan hỷ với 
bát bao động, từ bó sử dung gươm và gậy và thương 
tiếc về những gì người đã làm trong quá khứ, thề 
nguyén kién quyết không giết chúng sinh, không trở 
nên tức giận với bất kỳ chúng sinh nào và luôn luôn tu 
dưỡng lòng từ bi như nhau đến tất cả. 


Người ấy không nên lấy những gì không được cho, 
hài lòng với tài sản của mình và không khao khát sở 
hữu của người. Người ấy nên loại trừ tham lam và 
không để cho si mê xuất hiện, không bao giờ cảm thấy 
ghen tị với tài sản hoặc thu nhập của người khác. Ngay 
cả một ngọn cỏ chưa được đưa người ta ấy cũng 
không lấy. 


Người ấy nên tránh xa ngoại tình và hài lòng với 
chính vợ mình. Không nên ham muốn vợ của người 
khác, hoặc nhìn chằm chằm vào phụ nữ xinh đẹp của 
người khác một cách khao khát. Trong tâm trí, người 
ấy chùn lại trước dau khó và suy nghĩ thường chuyên 
sang buông xả. (Khi hài lòng với việc buông xả,) nếu 
người ấy nhìn thấy mong muốn vì vợ mình nảy sinh, 
nên tu dưỡng ác cảm với những thứ không đẹp đẽ20, 
biết rằng đây là hình thức trói buộc mạnh mẽ. 

Người ấy chiêm nghiệm rằng, “Ta không được hành 
động vì ham muốn.” Người ấy nên luôn luôn trưởng 
dưỡng nhận thức về sự vô thường, về những gì đau 
đớn, về sự không tồn tại của một bản ngã thiết yếu và 
tạp chất. Người ấy nên chiêm nghiệm rằng, “Ta sẽ 
không đắm chìm trong những suy nghĩ ham muốn và 
chắc chắn là cũng không có xúc chạm vật lý lẫn nhau.” 


Người ấy nên tránh nói sai. Những gì người ấy làm 
phải tương ứng với những gì đã nói. Người ây không 
nên lừa dối người khác. Người ấy nên làm những gì 
anh ta đã dự định làm, trong trạng thái của tâm thiện. 
Người ấy nên nói một cách trung thực về những gì đã 








Bồ-tát tại gia xa lìa uống rượu; không say sưa, không 
mê loạn; không quên những điều đã nói; không cuồng 
loạn, không cười cợt; không vật lộn nhau; cần phải trụ 
chánh niệm, sau đó mới có nhận biết rõ ràng; 

nếu muốn xả thí tài vật, cần ăn cho ăn, cân uống cho 
uống; khi bố thí nên khởi ý nghĩ rằng, 'Khi nghĩ đây là 
bố thí ba-la-mật, tôi sẽ cho những gì người ây muốn; 
tôi sẽ khiến cho ngươi. cầu xin được thỏa mãn. 

Nếu cần thí rượu để nhiếp phục người ấy có chánh 
niệm, không mê hoặc, tôi sẽ cho rượu. Vì sao? Vì đây 
là bó thí ba-la-mật, làm thoả mãn những gi người khác 
muốn. Này Trưởng giả, đó là Bồ-tát tại gia bằng bó thí 
ba-la-mật mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng bó-dà.' 


Ugra-pariprcchà: Taisho vol.11, text 310, p.473c05- 
25, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.82 Tam quy và Ngü giói 


Người trí nên quán giới có hai loại. Thứ nhất là giới 
thế tục, cái còn lại là giới đệ nhất nghĩa. Giới thế tục là 
thọ giới mà không quy y Tam bảo. 

Loại giới này không bền chắc, như thuốc nhuộm rực 
rỡ chua được nhúng hò. 

Vì lý do này, ta trước quy y Tam bảo, sau mới tho 
Ngũ giới. 


Upäsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1063c19- c22, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.83 Giữ giới loai bó so hãi các chúng sanh khác 


Này thiện nam, trong tất cả bó thí, thí sự không sợ 





seen, abiding by the truth. He should give up his life 
rather than tell a lie. 


He should abstain from drinking alcohol. He should 
not be intoxicated or disorderly. He should not speak 
rashly or behave impetuously. He should not ridicule 
others or wrestle with them. He should remain mindful, 
with clear awareness. 

If he wants to give up all his wealth and property, he 
should give food to those who need food, and drink to 
those who need drink. When he gives to others, he 
should reflect, ‘I will give them anything they want. I will 
satisfy the desires of those who beg.’ 

If giving someone alcohol will lead him to become 
composed and mindful, without deceit, he will give him 
alcohol. Why would he do this? This is the perfection of 
giving, satisfying the desires of others. This, 
householder, is why the Buddhas do not criticise a 
bodhisattva who gives alcohol to others. 


Ugra-pariprccha: Taisho vol.11, text 310, p.473c05- 
25, trans. T. T.S. and D.S. 


M.82 The refuges and the precepts 


The wise recognise that there are two kinds of ethical 
discipline. The first is worldly convention, the other is 
ultimate ethical discipline. Conventional ethical 
discipline is taking the precepts without having gone for 
refuge to the Three Jewels. 

This kind of ethical discipline is not stable, like dye 
that has not been fixed. 

Because of this, | go for refuge to the Three Jewels 
before taking the precepts. 


Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1063c19-c22, trans. T.T.S. and D.S. 


M.83 Keeping precepts removes fear from other 
beings 


Son of good family, giving the gift of fearlessness is 
630 





nghe hoặc đã thầy, tuân theo sự thật. Người ấy nên từ 
bỏ mạng sống của mình hơn là nói dối. 


Người ấy nên tránh xa việc uống rượu. Không nên 
say sưa hoặc gây náo loạn. Người ấy không nên nói 
năng háp tấp hoặc hành xử nóng nảy. Người ấy không 
nên chế nhạo người khác hoặc vật lộn với họ. Người 
ấy nên giữ chánh niệm, với nhận thức rõ ràng. 

Nếu muốn từ bỏ tất cả của cải và tài sản của mình, 
người ấy nên đưa thức ăn cho những người cần ăn và 
thức uóng cho nhüng người cân uóng. Khi cho người 
khác, người ấy nén chiém nghiém ráng, "Tói sé cho ho 
bát cứ thứ gi ho muón. Tôi sé đáp ứng mong muốn của 
những người cầu xin." 

Nếu cho ai đó uống rượu sẽ khiến họ trở nên dinh 
tính và chánh niệm, mà không có gian dối, người ấy sẽ 
cho họ rượu. Tại sao người ấy sẽ làm điều này? Đây là 
sự hoàn hảo của bố thí, thỏa mãn những mong muốn 
của khác. Này gia chủ, đây là lý do tại sao các đức 
Phật không chỉ trích Bồ-tát đưa rượu cho người khác. 


(Kinh Úc Già trưởng giả, Đại Chánh 11, đoạn 310, tr. 
473c05-25, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.82 Các điều nương tựa và điều khoản đạo đức 


Người trí nhận ra rằng có hai điều khoản đạo đức. 
Loại thứ nhất là đạo đức thế gian, còn lại là đạo đức tối 
thượng. Đạo đức thế gian là giữ gìn các điều đạo đức 
khi chưa nương tựa ba ngôi tâm linh. 

Loại đạo đức này không vững chắc, giống như thuốc 
nhuộm chưa từng được cố định. 

Vì điều này, mà ta nương tựa ba ngôi tâm linh trước 
khi giữ gìn năm điều khoản đạo đức. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 22, tr. 1063c19-c22, do T.T.S. và D.S. dich 
tiéng Anh). 


M.83 Giữ gin đạo đức loai bó so hài từ những 
chüng sinh khác 


Này thiện nam tử, bó thí quà của sự không so hãi là 








hãi (vô úy thí) là tối thắng. 

Cho nên Ta nói năm bố thí lớn, đó là năm giới. Năm 
giới như vậy khiến chúng sanh lìa xa năm thứ sợ hãi 
(tai họa). 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1064a16—18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.84 Vé viéc tw sát 


Đoạn này chỉ ra rằng trong trường hợp tin có nghiệp 
báo và tái sanh, tự sát khi đối mặt với những khó khăn 
hiện tại là một biện pháp không khôn ngoan. Nó cũng 
làm rõ rằng, bắt kỳ hình thức tự tra tắn nào cũng không 
phải là phương cách dé chám dứt những đau đớn của 
đời sống. 


Một số người cho rằng nếu ta tự sát bằng cách ném 
mình vào vực sâu, hoặc lửa, hoặc chết đói, nó sẽ khiến 
ta thoát khỏi đau đớn. Những điều này tạo ra đau đớn, 
sao chúng có thể dứt trừ đau đớn? Tắt cả chúng sanh 
tạo nghiệp thiện, bất thiện, thảy đều tự thọ nhận quả 
báo của những nghiệp ấy. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1062b05-08, dich Anh D.S. 


M.85 Vé Viéc Án Thit 


Đoạn này trinh bày đức Phật cám các dé tử án các 
loại thịt, không gióng như các kinh văn trước đó cho 
phép ăn thịt ở một mức độ nào đó (xem *L.56). 


Này Đại Huệ (Mahämati), có vô số lý do khiến Bồ-tát 
đại từ bi không ăn thịt, Ta sẽ giảng giải cho ông. 

Này Đại Huệ, trong thế gian này, từ vô thỉ đến nay, 
trong luân hồi sinh tử, không có chúng sanh nào chưa 
từng là thân thích của ông, chưa từng là cha, là mẹ, 
anh, em, con cái của ông. 

Các chúng sanh này khi tái sanh đời khác, hoặc làm 
thân chim hay thú, hoặc bà con thân thích. Thé thi, làm 





the most important kind of giving. 
That is why I| say that the five great sacrifices are the 
five precepts that alleviate living beings’ fear. 


Upasaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.22, 
p.1064a16-—18, trans. T.T.S. and D.S. 


M.84 On suicide 


This passage points out that in the context of belief in 
karma and rebirth, suicide in the face of present 
difficulties is a very unwise move. It also makes clear 
that any form of self-torture is no way to bring an end to 
life's pains. 


Some say that if one takes one's own life by throwing 
oneself into an abyss or a fire, or starving oneself, this 
will bring freedom from pain. These things cause pain, 
so how can they be the end of pain? All living beings do 
things that are wholesome and things that are 
unwholesome, and experience the results of these 
actions. 


Upasaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.20, 
p.1062b05-08, trans. D.S. 


M.85 On meat eating 


This passage presents the Buddha as having 
forbidden all meat eating by his followers, unlike earlier 
texts which allowed it to some extent (see *L.56). 


There are countless reasons, Mahamati, why it is not 
appropriate for a compassionate bodhisattva to eat any 
kind of meat. | will explain them to you. 

In this world, Mahaàmati, in the long course of 
samsära, there is no living being who has not had 
some kind of family relationship to you, either as your 
mother, father, brother, sister, son, or daughter. 

These beings are reborn in another state of 


631 





cách bố thí quan trong nhất. 
Đó là lý do tại sao ta nói răng năm hy sinh lớn lao là 
năm điêu đạo đức làm dịu nói sợ hãi của chúng sinh. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 22, tr. 1064a16-18, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiêng Anh). 


M.84 Về việc tự sát 


Đoạn này chỉ ra rằng trong bối cảnh với niềm tin vào 
nghiệp và tái sinh, tự sát khi đối mặt với những khó 
khăn hiện tại là một hành vi rất thiếu trí tuệ. Đoạn này 
cũng làm rõ rằng bắt kỳ hình thức tự tra tắn nào cũng 
đều không thé giúp chám dứt nỗi dau trong cuộc sóng. 


Một số người cho rằng nếu người lấy đi mạng sống 
của chính mình bằng cách ném bản thân vào vực thẳm 
hoặc ngọn lửa, hoặc bỏ đói, điều này sẽ mang lại giải 
phóng khỏi khổ đau. Những thứ này đều gây đau đớn 
cho thân xác, vậy làm sao chúng có thể kết thúc khổ 
đau được? Tất cả chúng sinh đều làm những điều 
thiện và bất thiện và trải nghiệm kết quả của những 
hành động này. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 20, tr. 1062b05-08, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.85 Về việc ăn thịt 


Đoạn trích này trình bày vé việc đức Phật đã cắm tắt 
cả các dé tử của Ngài ăn thịt, không giống như các văn 
bản nguyên thủy cho phép ăn ở một mức độ nào đó 
(xem *L.56). 


Có vô số lý do, này Mahàmati, tại vì sao không thích 
hop cho Bó-tát với tâm lòng từ bi án bát kỳ loại thịt nào. 
Ta sẽ giải thích cho ông. 

Trên thế giới này, này Mahamati, trong tiến trình dài 
của vòng luân hồi, không có chúng sinh nào mà chẳng 
có mối quan hệ huyết thống với ông, hoặc là mẹ, cha, 
anh, chị, em, con trai hoặc con gái của ông. 

Những chúng sinh này được tái sinh với một trạng 








thế nào Bồ-tát ma-ha-tát muốn tu tập Phật pháp, xem 
chúng sinh như một phần thân thé mình, lại có thé ăn 
thit?... 

Cho nên, này Đại Huệ, không thích hợp cho bát ky 
chúng sanh nào ở bát kỳ đâu trong vòng luân hồi có 
bất kỳ khái niệm nào về thân thuộc lại ăn thịt. Họ phải 
trau dồi nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều quý giá 
như con một của mình. 

Thật không thích hợp để một vị Bồ-tát với tâm đại từ 
bi lại ăn thịt. Này Đại Huệ, thật không thích lý, Bồ-tát 
như thực tu hành lại có thé ăn bát cứ loại thịt nào... 


Lankavatàra Sūtra, ch.8, dich Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.86 Giới Bồ-tát vé việc ăn thịt 


Đây là một trong 48 giới khinh của luật Phạm Võng 
được hành trì ở Đông A. 


Nếu Phật tử cố ý ăn thịt, tất cả các loại thịt đều không 
được phép ăn; ăn thịt, là đứt chủng tử của đại từ bi, bị 
hết thảy chúng sanh xa lánh. 

Vì vậy tất cả Bồ-tát không được ăn thịt của hết thảy 
mọi chúng sanh. Ăn thịt, phạm vô lượng tội. Nếu Bó-tát 
cố ý ăn thịt, phạm tội khinh cấu. 


Brahmã Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1005b10—b13, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.87 Đặc tính của chánh ngữ 


Lại nữa, Xá-lợi-phát, thé nào là chánh ngữ của BÓ-tát 
ma-ha-tát? Này Xá-lợi-phât, lời nói của Bô-tát như thê 





existence, born from a womb as a wild animal, as 
livestock, or as a bird, or they are born as someone 
with whom you have a family relationship. How, then, 
can it be appropriate for a bodhisattva, a great being, to 
eat meat, when he wants to relate to all living beings as 
if they were part of himself, and wants to practise the 
Buddha-Dharma? ... 

Therefore, Mahamati, it is not appropriate for any 
living beings anywhere in the cycle of rebirths who 
have any notion of family relationships to eat any kind 
of meat. This is so that they might cultivate a 
perception of all living beings as being as precious to 
them as their only child. 

It is not appropriate for a compassionate bodhisattva 
to eat meat. Even in exceptional circumstances, 
Mahamati, it is not appropriate for a bodhisattva who is 
engaged in spiritual practice to eat any kind of meat. ... 


Lankavatàra Sūtra, ch.8, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.86 A bodhisattva precept on meat eating 


This is one of the forty-eight secondary precepts of 
the East Asian Brahma's Net Sūtra code. 


If a son of the Buddha deliberately eats all meat that 
he is forbidden to eat, he destroys the seed of the great 
mind of compassion, and he will be shunned by all 
living beings. 

This is why all bodhisattvas must refrain from eating 
the flesh of a living being. A bodhisattva who eats meat 
commits countless offences. A bodhisattva who 
intentionally eats meat disgraces himself by committing 
a secondary offence. 


Brahmaà's Net Sütra' / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1005b10—b13, trans. T.T.S. and D.S. 


M.87 The qualities of right speech 


Moreover, Šäriputra, what is right speech for a 
bodhisattva, a great being? Sariputra, the bodhisattva's 


632 





thái tồn tại khác, được sinh ra từ trong bung mẹ nhu 
một động vật hoang dã, như vật nuôi, hoặc nhu một 
loài chim, hoặc chúng được sinh ra làm người thân 
trong gia đình của ông. Làm thế nào được xem là thích 
hợp khi Bồ-tát, một bậc đại sĩ2Í, lại ăn thịt, trong khi vị 
ấy muốn gắn kết với tất cả chúng sinh như thể chúng 
là một phần của bản thân vị ấy và muốn thực hành 
giáo pháp của Phật?... 

Do đó, này Mahämaii, thật là không thích hop cho 
bát kỳ chúng sinh nào ở bát kỳ đâu trong vòng luân hồi, 
những người có khái niệm về những mối quan hệ gia 
đình, án bát kỳ loại thịt nào. Đây là dịp họ có thé trau 
dồi nhận thức về tất cả mạng sống chúng sinh quý giá 
như đứa con duy nhất của họ. 

Thật là không thích hop cho Bó-tát với lòng từ bi lại 
ăn thịt. Ngay cả trong những trường hợp ngoại lệ, này 
Mahàmati, thật vẫn không thích hợp cho Bồ-tát là 
người dang tu hành lại ăn bát kỳ loại thịt nào... 


(Kinh Lăng-già, chương 8, do D.S. dịch tiếng Anh). 


M.86 Đạo đức của Bồ-tát về việc ăn thịt 


Đây là một trong bón mươi tám điều khoản đạo đức 
thứ yêu của bộ luật Phạm Võng Kinh Đông A. 


Nếu người con Phật cố ý ăn tất cả thịt mà mình bị 
cám ăn thì người đó sẽ hủy hoại hạt giống của tâm dai 
bi và sẽ bị mọi chúng sinh xa lánh. 

Đây là lý do tại sao tất cả các Bồ-tát phải tránh xa 
việc ăn thịt chúng sinh. Bó-tát ăn thịt phạm vô số tội. Vị 
ấy cố tình ăn thịt khiến bản thân bị ô ué vì phạm tội thứ 
cấp. 


(Kinh Phạm võng, Đại Chánh phám 24, đoạn 1484, 
tr. 1005b10-b13, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.87 Các đặc trưng của lời nói chân chánh 


Hơn nữa, này Xá-lợi-phất (S. Sàriputra), thé nào là 
lời nói chân chánh của Bô-tát, một bậc đại sĩ? Này Xá- 








nào mà không gây tốn hại cho mình và cho người, 
không khiên chúng sanh giao tranh với nhau. 


Maha-ratnaküta Sütra, Assembly 12, ch. 14, Taisho 
vol. 11, text 310, p.312a19-21, dich Anh T.T.S. and 
D.S. 


Có hai hạng người sống đúng nhu Pháp: một là hạng 
có dày đủ tám trí, và hai là hạng không dày đủ tám trí. 

Tám trí là: trí biết Pháp, trí biết nghĩa, trí biết thời, trí 
biết đủ, trí biết mình và người, trí biết chúng sanh, trí 
biết các căn, trí biết trình độ người cao hay thấp. 

Lời nói của người có đầy đủ tám trí có mười sáu đặc 
tính. Đó là hợp thời, rõ ràng, mạch lạc, hài hoà, có ý 
nghĩa, dễ chịu và vui lòng; 

nói không khinh bỉ, cũng không chỉ trích người khác; 

nói đúng như Pháp, và mang lại lợi ích cho mình và 
người; 

không nói lạc đề mà nói súc tích, trung thực và không 
kiêu ngạo, 

không kỳ vọng gì vào sự tán thưởng của thế gian. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.10, 
p.1043 b20- 29, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Chánh mạng và các giới phụ 


M.88 Chánh mạng 


Này thiện nam, có năm nghề nghiệp mà người thọ trì 
Bồ-tát giới không nên làm: không buôn bán chúng 
sanh; không buôn bán vũ khí; không buôn bán thuốc 
độc; không buôn bán rượu; và không ép mè lấy 
dàu4†0... 





speech is speech which does not cause distress to 
himself or others, and which does not involve him in 
quarrels between living beings. 


Maha-ratnaküta Sütra, Assembly 12, ch. 14, Taisho 
vol. 11, text 310, p.312a19-21, trans. T.T.S. and D.S. 


There are two kinds of people who live in accordance 
with the Dharma: those who possess the eight kinds of 
understanding, and those who do not. 

The eight kinds of understanding are: understanding 
the Dharma, understanding the goal, understanding 
time, | understanding contentment, | understanding 
oneself and others, understanding living beings, 
understanding the faculties, and understanding what is 
inferior and what is superior. 

The speech of those who possess these eight kinds 
of understanding has sixteen qualities. It is timely, 
clear, coherent, harmonious, meaningful, pleasant, and 
agreeable. 

It is not contemptuous, nor is it critical of what others 
Say. 

It accords with the Dharma, and brings benefit to 
oneself and others. 

It does not wander off the point, but is concise, 
truthful, and unconceited. 

It is free from any expectation of worldly rewards. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.10, 
p.1043 b20-29, trans. T.T.S. and D.S. 


Right livelihood, and extra precepts 


M.88 Right livelihood 


Son of good family, there are five kinds of occupation 
which someone who observes the precepts of a 
householder should not engage in. He should not sell 
living beings; he should not sell weapons; he should 
not sell poison; he should not sell alcohol; and he 


633 





loi-phát, lời nói của Bó-tát là lời nói không gây đau khó 
cho chính mình hoặc người khác và không khiên vị ây 
tham gia vào những cuộc tranh cãi giữa các chúng 
sinh. 


(Kinh Đại bảo tích, Tập hợp 12, chương 14, Đại 
Chánh 11, đoạn 310, tr. 312a19-21, do T.T.S. và D.S. 
dịch tiêng Anh). 


Có hai hạng người sống đúng với giáo pháp: Những 
người sở hữu tám loại hiểu biết và những người không 
sở hữu. 

Tám loại hiểu biết là: Hiểu giáo pháp của Phật22, 
hiểu về mục tiêu, hiểu về thời gian, hiểu về sự hài lòng, 
hiểu về bản thân và những người khác, hiểu về chúng 
sinh, hiểu về khoa học và hiểu những gì là thấp hơn và 
những gì là cao hơn. 

Những lời nói của người sở hữu tám loại hiểu biết 
này có mười sáu phẩm chất. Đó là nói đúng thời điểm, 
rõ ràng, mạch lạc, hài hòa, có ý nghĩa, dễ chịu và hợp 


ý. 

Không khinh thường, cũng không phải chỉ trích 
những gì người khác nói. 

Đúng với giáo pháp Phật và mang lại lợi ích cho bản 
thân và người khác. 

Không di lạc quan điểm, nhưng ngắn gon, trung thực 
và không kiêu ngạo. 

Thoát khỏi bất kỳ kỳ vọng nào về phần thưởng thế 
gian. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1468, 
chương 10, tr. 1043 b20-29, do T. T.S. và D.S. dich 
tiéng Anh). 


LẬP NGHIỆP CHÂN CHÁNH VÀ CÁC BIÉU 
KHOẢN ĐẠO ĐỨC PHU 


M.88 Lập nghiệp chân chánh 


Này thiện nam tử, có năm loại lập nghiệp mà ai đang 
giữ gìn các điều khoản đạo đức của một gia chủ thì 
không được tham gia, không được bán chúng sinh; 
không nên bán vũ khí; không nên bán thuốc độc; không 
nên bán rượu; và người ấy không nên ép hạt mè đề 








Này thiện nam, có thêm ba việc mà người thọ Bồ-tát 
giới không nên làm: không làm nghê chài lưới; không 
làm nghê thợ nhuộm; không làm nghê thuộc da. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.14, 
p.1048c02-08, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


10. Phật tử không nên cất chứa đao, gậy, cung, tên, 
hoặc buôn bán bằng cân non đong thiếu; không được 
lạm dụng chức quyền dé chiếm đoạt tài sản của người 
khác; hoặc vì tâm ác hại mà cột trói, phá hoại sự thành 
công của người khác; 

không được nuôi mèo, cáo, heo, hoặc chó. Nếu cố ý 
làm như vậy, phạm tội khinh cấu. 


Brahmã Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1007b11—b13, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Lai nữa, này Xá-lợi-phất,.. Các Bồ-tát ma-ha-tát 
không nên kiếm sống bằng những cách thức ninh bo, 
lừa dối, hoặc gian lận; không yêu sách hoặc ép buộc 
người khác phải cho; dễ hài lòng, dễ nuôi, vâng giữ 
quy tắc mà tu hành, không sanh tâm biếng nhác; 

không sanh tâm tật đố lợi dưỡng của người khác; 

tri túc với lợi dưỡng của mình; không bảo thủ quá 
đáng những điều Đức Thánh tạm cho phép, mà luôn 
luôn tự thủ hộ mạng hành của mình cho thanh tịnh. 
Này Xá-lợi-phất, đây là Chánh mạng của các Bó-tát 
ma-ha-tát. 


Mahà-ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 310, 


p.312a29—b06, dịch Anh T.T.S. and D.S. 
M.89 Bát quan trai giới 


Đoạn này liên quan đến việc thực hành Bát quan trai 
giới được thảo luận trong *Th.113. Chúng được tuân 





should not press sesame seeds for oil.209 giới 

Son of good family, there are three more things which 
someone who observes the precepts of a householder 
should not do. He should not make nets or traps; he 
should not dye silk; and he should not tan leather. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.14, 
p.1048c02-08, trans. T.T.S. and D.S. 


10. A son of the Buddha should not horde swords, 
Sticks, bows, or arrows, or do business with people who 
cheat others using false scales or measurements. He 
should not abuse a position of authority to appropriate 
others' property, nor restrict and sabotage others' 
success out of jealousy. 

Neither should he raise cats, foxes, pigs, or dogs. A 
bodhisattva who does so disgraces himself by 
committing a secondary offence. 


Bodhisattvas, great beings, Šãriputra, ... should not 
make their living by means of flattery, lies, or fraud. 
They should not be demanding, or pressure others. 
They should be easy to satisfy, easy to support, and 
observe the rules of training conscientiously. 

They should not become arrogant, or jealous of 
others' gains and profit. 

They should be content with what they have. They 
should not abuse the tolerance of the noble ones, but 
always guard their own purity of conduct. This, 
6ãriputra, is the right livelihood of bodhisattvas, great 
beings. 

Maha-ratnaküta Sūtra, Taisho vol.11, text 310, 
p.312a29-b06, trans. T.T.S. and D.S. 


M.89 The eight precepts 


This passage concerns the practice of the eight semi- 
monastic precepts discussed in *Th.118. They are 


634 





làm dàu.23... 

Này thiện nam tử, có ba điều nữa mà người giữ gin 
điều đạo đức của một gia chủ không nên làm. Người 
ấy không nên làm lưới hoặc bẫy; không nên nhuộm 
lụa; và không nên thuộc da. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Dai Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 14, tr. 1048c02-08, do T.T.S. và D.S. dịch 
tiếng Anh). 


10. Người con Phật không nên giữ gươm, gậy gộc, 
cung tên, hoặc làm ăn với những người lừa dối người 
khác bằng cách sử dụng cân hoặc phép đo sai. Người 
ấy không nên lạm dụng quyền thế để chiếm đoạt tài 
sản của người, cũng như làm giới hạn và phá hoại 
thành công của người khác vì lòng ghen tị. 

Người ấy cũng không nên nuôi mèo, cáo, lợn hay 
chó. Bồ-tát làm như vậy tự ô uế bản thân vì phạm tội 
thứ cấp. 


Các Bồ-tát, các bậc đại sĩ, này Xá-lợi-phất... không 
nên kiếm sống bằng cách xu nịnh, dối trá, hoặc gian 
lận. Các ấy không nên đòi hỏi, hoặc gây áp lực cho 
người khác. Họ phải dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng hỗ trợ 
và tuân thủ các quy tắc đào tạo một cách chu toàn. 

Không nên trở nên kiêu ngạo, hoặc ghen tị với thành 
quả và lợi nhuận của người khác. 

Họ nên bằng lòng với những gì họ có. Họ không nên 
lạm dụng lòng khoan dung của bậc thánh nhân, nhưng 
luôn phòng hộ sự thanh tịnh của các hành vi. Này Xá- 
lợi-phất, đây là lập nghiệp chân chánh của các Bó-tát, 
các bậc đại sĩ. 


(Kinh Đại bảo tích, Đại Chánh 11, đoạn văn 310, 
trang 312a29-b06, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 
M.89 Tám điều đạo đức 


Đoạn này liên quan đến việc hành trì tám điều đạo 
đức cận xuát gia được thảo luận trong phân *Th.113. 








thủ một ngày một đêm, từ bình minh hôm nay cho đến 
bình minh ngày sau. 


Đức Phật nói với Thiện Sanh (Śrīgāla): ‘Này thiện 
nam, một người đã quy y Tam bảo, phát nguyện thọ trì 
tám giới,... người ấy không nên chỉ đối trước tượng 
Phật (cầu thọ giới), mà phải cầu thọ từ một người căn 
bản thanh tịnh. 

Sau khi thọ, hãy giữ thanh tịnh, trang nghiêm thanh 
tịnh, giác quán thanh tịnh và niệm tâm thanh tịnh, cầu 
phước báu thanh tinh.’ 


Upäsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.21, 
p.1063a27—b2, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Giúp mình và người 
M.90. Lợi mình và lợi người 


Đức Phật nói với Thiện Sinh ($rigala), ‘Này thiện 
nam, Bồ-tát có tín căn, đã được lợi ích cho mình, lại 
làm lợi ích cho người khác. Lợi ích cho mình không 
thực sự là lợi ích cho mình. 

Khi một người làm lợi ích cho người khác đó là thực 
sự làm lợi ích cho mình. Tại sao vậy? Đó là vì Bồ-tát 
ma-ha-tát sẵn sàng từ bỏ thân mạng, tài sản vì lợi ích 
của người khác, nhưng làm như vậy cũng là lợi ích cho 
chính mình... 

Làm lợi ích cho người khác là làm lợi ích cho chính 
mình... Bồ-tát bỏ rơi người khác trong khổ não, và tự 
mình sống an lạc, thì không thể làm lợi ích cho người 
khác. 

Nếu không tu hành bố thí, giữ giới, học rộng nghe 
nhiều, mà lại chỉ dạy người khác thực hành, thì đó gọi 
là lợi tha, chứ không là tự lợi. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.10, 
p.1043a05-15, dich Anh T.T.S. and D.S. 





observed from dawn one day to dawn the next. 


The Buddha said to $rigàla: ‘Son of good family, if 
someone who has gone for refuge to the Three Jewels 
wishes to observe the eight precepts, ... they should be 
taken from someone who is completely pure and not 
simply before an image of the Buddha. 

Once the precepts have been taken, they should be 
observed with purity, with purified awareness and 
purified mindfulness, with the aim of obtaining purified 
karmic fruit. 


Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.21, 
p.1063a27-b2, trans. T.T.S. and D.S. 


Helping oneself and helping others 
M.90 Benefitting self and others 


The Buddha said to the householders son Śrīgāla, 
“Son of good family, a bodhisattva who possesses faith, 
and who has already brought benefit to himself, then 
brings benefit to others. Bringing benefit to oneself is 
not really benefitting oneself. 

It is when one brings benefit to others that that one is 
really benefitting oneself. Why is this? It is because a 
bodhisattva, a great being, will happily give up his 
body, his life and his wealth for the benefit of others, 
but doing so also brings benefit to himself. ... 

To benefit others is to benefit oneself. ... A 
bodhisattva who abandons others to distress and 
suffering, and lives in blissful comfort himself, cannot 
benefit others. 

If he does not cultivate the virtues of generosity, 
ethical discipline, and great learning in himself, but only 
instructs others to do so, this is what is known as 
benefitting others, but not oneself.' 


Upasaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.10, 
p.1043a05-15, trans. T.T.S. and D.S. 


635 





Những điều này được giữ gìn từ bình minh hôm nay 
đến bình minh ngày hôm sau. 


Đức Phật nói với Srigala: “Này thiện nam tử, néu ai 
đó đã nương tựa ba ngôi tâm linh và mong muốn giữ 
gìn tám điều đạo đức,... những điều ấy phải được trao 
từ vị hoàn toàn thanh tinh và không đơn thuần chi là 
trước hình ảnh của đức Phậi. 

Khi các điều đạo đức được tiếp nhận, các điều ấy 
nên được giữ gìn với sự thanh tịnh với nhận thức và 
chánh niệm đều thanh tịnh, mục tiêu là để đạt được 
nghiệp quả thanh tịnh.” 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Dai Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 21, tr. 1063a27-b2, do T.T.S. và D.S. dich 
tiêng Anh). 


GIÚP ĐỠ BẢN THÂN VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC 
M.90 Làm lợi cho bản thân và người khác 


Đức Phật nói với con trai của người gia chủ tên là 
$rigàla, “Này thiện nam tử, Bó-tát có niềm tin và người 
đã mang lại lợi ích cho mình, rồi lại mang lại lợi ích cho 
người. Mang lại lợi ích cho bản thân không thực sự là 
mang lại lợi ích cho mình. 

Chỉ khi người mang lại lợi ích cho người khác tức là 
người đó đang thực sự làm lợi cho chính mình. Tại sao 
thế này? Đó là bởi vì Bồ-tát, một bậc đại sĩ, sẽ từ bỏ 
thân thể, mạng sống và tài sản của mình một cách 
hoan hỷ vì lợi ích của người khác, nhưng làm như vậy 
cũng mang lại lợi ích cho vị ấy... 

Làm lợi cho người khác chính là làm lợi cho chính 
mình... Bồ-tát bỏ rơi người khác trong hoạn nạn và đau 
khổ và tự mình sống trong an lạc hạnh phúc, không thể 
mang lại lợi ích cho người khác. 

Nếu vị ấy không tu dưỡng hạnh bố thí, tuân giữ đạo 
đức và sự học hỏi tuyệt vời trong bản thân, mà chỉ 
hướng dẫn người khác làm như vậy, điều này được 
xem là làm lợi cho người khác chứ không phải cho 
chính mình.” 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Dai Chánh 24, đoạn 1488, 
chương10, tr. 1043a05-15, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 








M.91 Thanh tịnh giới mình, gánh vác việc người 


Thiện Sanh (Sujáta) bach Phật, 'Néu có người đó đã 
thọ trì giới như vậy, làm thế nào để giới được thanh 
tịnh?' Phật dạy: 'Này thiện nam, người ấy có thể làm 
thanh tịnh giới của mình... bằng bốn pháp: 

1. tâm từ; 

2. tâm bi; 

3. tâm không tham lam; 

4. giúp đỡ người không có ai giúp đỡ... 


Lại có ba điều để thanh tịnh giới: 

1. bỏ việc mình, cáng đáng việc của người; 

2. khi cáng đáng việc của người không đợi thời tiết; 
3. không ngại khó nhọc, buồn phiền. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.15, 
p.1050c16-18, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.92 Quan tám đến cộng đông, người và phi 


người 


Này thiện nam, người có trí khi cầu bồ-đề, giả sử có 
nhiều tài vật, cũng thông thạo các sách về y phương, 
nên lập bệnh xá, cung cấp thức ăn, thuốc men, các thứ 
cần cho người bệnh. 

Nếu đường sá gồ ghé, chật hẹp, người ấy sẽ san 
bằng và làm cho rộng ra; loại bỏ gai góc, đá sỏi, phân 
và các thứ do bán khác.411 

Những thứ mà nơi nguy hiểm cần đến, hoặc ván, 
hoặc thang, dây leo, tháy đều cung cấp đầy đủ. Bên 
cạnh những con đường ở vùng hoang dã, người ấy 
đào giêng, trồng cây ăn trái, nạo vét ao, suối.. 

Nếu người ấy nhìn thấy thú rừng đang chạy trong sợ 
hãi, thì không do dự, sẽ cứu nó, cho nó nơi trú ân, và 





M.91 Purifying one's ethical discipline by looking 
after others 


Sujata said to the Buddha, ‘If someone has taken up 
the precepts, how can he purify his ethical discipline?' 
The Buddha said: “Son of good family, he can purify his 
ethical discipline ... in four ways. 

The first is with a mind filled with loving kindness. 

The second is with a mind filled with compassion. 

The third is with a mind free from greed. 

The fourth is to help those whom no-one else has 
helped. ... 


There are three more ways to purify one's ethical 
discipline. 

The first is to abandon one's own concerns, and to 
deal with those of others. 

The second is to deal 
whenever they arise. 

The third is to not worry that this might cause 
difficulties for oneself. 


with others’? concerns 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.15, 
p.1050c16-18, trans. T.T.S. and D.S. 


M.92 Caring for the community, human and non- 
human 


Son of good family, a wise man who wishes to attain 
awakening, who is wealthy, and who has also studied 
medicine, will set up medical facilities to tend to the sick 
and supply them with food and medicine. 

If there is a bumpy, narrow road, he will level and 
widen it, removing thorns, splinters, rocks, excrement 


and other dirt.?10 

If people need help in dangerous places, he will 
supply planks or ladders, and climbing ropes. 
Alongside roads in the wilderness, he will have wells 
dug, groves of fruit trees planted, and brooks and 
ponds dredged. ... 

If he sees an animal which is running in fear, without 


636 





M.91 Thanh tịnh kỷ luật dao đức của người bằng 
cách quan tám2^4 người khác 


Sujata bạch đức Phật rằng, “Nếu ai đó đã tiếp nhận 
các điều đạo đức, làm thé nào người ấy có thé thanh 
tinh được kỷ luật đạo đức của minh?" Phật nói: "Này 
thiện nam tử, người ấy có thể thanh tịnh được kỷ luật 
đạo đức của mình... theo bốn cách. 

Đầu tiên là với tâm từ. 

Thứ hai là với tâm bi. 

Thứ ba là tâm không tham lam. 

Thứ tư là giúp đỡ những người mà không ai giúp 
đỡ... 


Có ba cách nữa để thanh tịnh được kỷ luật đạo đức 
của một người. 

Đầu tiên là loại bỏ nỗi lo lắng riêng và giải quyết nỗi 
lo lắng của người khác. 

Thứ hai là giải quyết nỗi lo lắng của người khác bát 
cứ khi nào phát sinh. 

Thứ ba là đừng lo rằng điều này có thể gây khó khăn 
cho bản thân. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Dai Chánh Đại tang kinh tập 24, 
đoạn 1488, chương 15, tr. 1050c16-18, do T.T.S. và 
D.S. dịch tiêng Anh). 


M.92 Quan tâm đến cộng đồng, loài người và 
chưa phải người25 


Này thiện nam tử, người trí mong muốn đạt được sự 
tỉnh giác, người ấy giàu có và cũng đã học về y học, sẽ 
thiết lập các cơ sở y tế để chăm sóc người bệnh và 
cung cấp thực phẩm và thuốc cho họ. 

Nếu có con đường gập ghềnh và hẹp, người ấy sẽ 
san bằng và mở rộng, loại bỏ gai, mảnh vụn, đá, phân 
và các chát bán khác. 26 

Nếu mọi người cần giúp đỡ ở những nơi nguy hiểm, 
người ấy sẽ cung cấp tắm ván hoặc thang và dây leo. 
Dọc theo những con đường trong vùng hoang vu, anh 
ta sẽ đào giéng, tróng các cáy án quá và nao vét các 
con suói nhó và ao hó.. 

Nếu người ấy nhìn thấy một con vật đang chạy trong 








bằng tài vật, bằng lời nói khéo, thuyết phục thợ săn. 

Nếu thấy lữ khách lạc vào chỗ nguy hiểm, ngay tức 
khắc ấy sẽ hướng dẫn thoát khỏi hiểm nguy.. 

Nếu nhìn thấy người đau khó vi mát tài « sán, hoác 
cha me chét, người ày sẽ bố thí cho tiền, ân cần an ủi 
và khuyến khích bằng chỉ dạy Pháp, khéo léo giải thích 
về hai quả của phiền não và phước đức. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.19, 
p.1060c21- 1061a05, 1061a23-26, dich Anh T.T.S. 
and D.S. 


M.93 Giới Bồ-tát vé chăm sóc người bệnh 


Đây là một trong bón mươi tám khinh giới của BÓ-tát 
giới hệ Phạm Võng tho trì ở Đông A. 


Nếu Phật tử thấy bất kỳ người bệnh nào, phải tận 
tâm chăm sóc như cúng dường Phật không khác. 

Trong tám ruộng phước, chăm sóc người bệnh là 
ruộng phước bậc nhất. Nếu cha mẹ, sư tăng, đệ tử có 
tật bệnh, các căn khiếm khuyết, trăm thứ bệnh khổ 
não, thảy đều chăm sóc cho đến khi bình phục. 

Nhưng nếu Bó-tát, vì ác ý oán giận, mà không vào 
tăng phòng (để chăm sóc); hoặc ở thành ấp, vùng 
hoang vu, núi rừng, hoặc trên đường thấy có người 
bệnh mà không cứu, phạm tội khinh cấu. 


Brahmã Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p. 1005c8—c13, dich Anh T.T.S. and D.S. 
M.94 Giúp người khác là dé giúp mình 


Đoạn này nói rằng Bô-tát quyết định trụ trong sinh tử 
vi lòng dai bi cứu giúp người khác, không nên tự cháp 





hesitation he will save it, give it shelter, and persuade 
the hunter to leave it in peace, either by persuading him 
with words of kindness or by paying him. 

If he sees a traveller wandering into a dangerous 
place, he will immediately lead him through the danger 


If he sees people suffering because they have lost 
their possessions, or because their parents have died, 
he will give them money, comfort them with kind words, 
and encourage them by teaching them the Dharma, 
explaining the effects of virtues and of the defilements. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.19, 
p.1060c21-1061a05, 1061a23-26, trans. T.T.S. and 
D.S. 


M.93 A bodhisattva precept on caring for the sick 


This is one of the forty-eight secondary precepts of 
the East Asian Brahma's Net Sūtra code. 


If a son of the Buddha sees anyone who is sick, he 
should attend to them in exactly the same way as if 
they were the Buddha. 

Of the eight fields of beneficial karma, attending to 
the sick is the most important. If his parents, his 
teacher, or a member of the Sangha becomes sick, 
their faculties impaired, and suffering in a hundred 
different ways, he should attend to them until they 
recover. 

If, instead, out of ill-will and resentment, he does not 
go to help the sick, whether they are in the monasteries 
of the Sangha, in cities, in the wilderness, in forests, or 
on the road, but leaves them helpless, he disgraces 
himself by committing a secondary offence. 


'Brahma's Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p. 1005c8—c13, trans. T.T.S. and D.S. 
M.94 Help others to help themselves 


This passage says that a bodhisattva, choosing to 
stay in the rounds of rebirth to compassionately help 


637 





sợ hãi, người ấy sẽ cứu nó không một chút do dự, cho 
nó trú án và thuyết phục người thợ săn dé nó yên őn, 
bằng cách thuyết phục bằng những lời tử tế hoặc bằng 
cách trả tiền cho người thợ săn. 

Nếu thấy người lữ hành vào nơi nguy | hiểm, người ấy 
sẽ lập tức dẫn người lữ hành ra khỏi chỗ hiểm nguy... 

Nếu thấy người khác đau khó vì mát tài sản, hoặc vi 
cha mẹ mắt, người ấy sẽ cho tiền bạc, an ủi với những 
lời tử tế và khuyến khích họ bằng cách dạy họ giáo 
pháp của Phật, giải thích về hiệu ứng của đức hạnh và 
sự cấu bần. 


Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
1061a23-26, do 


(Kinh Uu-bà-tác giới, 
chương 19, tr. 1060c21-1061a05, 
T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.93 Đạo đức của Bó-tát về việc chăm sóc người 
bệnh 


Đây là một trong bón mươi tám giới thứ yếu của bộ 
luật Kinh Phạm võng Đông A. 


Khi người con Phật thấy ai bị bệnh, người ấy nên 
chăm sóc họ theo cách giống hệt như thể họ là đức 
Phật. 

Trong tám loại nghiệp báo thiện, chăm sóc người 
bệnh là quan trọng nhất. Nếu cha mẹ, thầy của người 
ấy, hoặc một thành viên của Tăng đoàn bị bệnh thì khả 
năng của họ bị suy yếu và đau khổ trong một trăm cách 
khác nhau, người ấy nên chăm sóc họ cho đến khi 
bình phục. 

Nếu thay vào đó, với sự ác ý và oán hận, người ấy 
không giúp đỡ người bệnh, dù họ đang ở trong các tu 
viện của đoàn thé các vị xuất gia, thành phó, nơi hoang 
Vu, trong rừng hay trên đường, mà để họ bơ vơ, người 
ấy tự làm ô ué bản thân vi phạm tội thứ cáp. 


(Kinh Phạm võng, Đại Chánh 24, đoạn 1484, tr. 
1005c8-c13, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 
M.94 Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình 


Đoạn này nói rằng BÓ-tát, lựa chọn ở lại trong các 
vòng luân hôi với lòng từ bi dé giúp đỡ người khác, 








chặt tin tưởng rằng cuối cùng có thé trực tiếp cứu giúp 
chúng sanh. 

Thay vào đó, Bồ-tát nên chú tâm giúp chúng sanh có 
khả năng tự giải thoát khỏi những phiền não nhiễm ô. 


Bó- tát nên tu tập tâm đại bi, không rơi vào kiến chấp 
cho rằng có thé làm lợi ích cho chúng sanh (ái kiến đại 
bi), mà chuyên cần đoạn trừ khách trần phiền não cho 
chúng sanh. Vì sao? 

Tâm bi rơi vào kiến chấp cho rằng có thể làm lợi ích 
chúng sanh (ái kiến đại bi) sẽ khiến Bồ-tát mệt mỏi 
chán chường sanh tử. Tâm Bi mà xả ly duoc kiến cháp 
này (ái kiến đại bi) sẽ không làm Bồ-tát mệt mỏi, chán 
chường sinh tử. Vị ấy tái sanh như vậy ở bất cứ đâu, 
đều không có kiến chấp như vậy xuất hiện. 

Không bị quấn chặt bởi kiến chấp như vậy thì như 
giải thoát. Khi thọ sinh như vậy, như giải thoát sanh tử, 
vị ấy có năng lực để chỉ dạy Pháp cho chúng sanh 
đang bị ràng buộc, giải thoát chúng ra khỏi những ràng 
buộc ấy. 


Như đức Thế Tôn đã dạy, “Tự minh bị trói buộc, mà 
có thé giải thoát trói buộc cho người khác, điều này 
không thể xảy ra. Những người đã giải thoát trói buộc 
có thé giải thoát trói buộc cho người khác, điều này là 
hợp ly'.412 Do đó, Bồ-tát cần được giải thoát, không 
nên bị trói buộc. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch. 4, section 15, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Giáo hóa người khác 


M.95 Bồ-tát giáo hóa không mệt mỏi 
Đoạn này cho thấy bán chát bó thí vô tận của Bồ-tát. 


Duy-ma-cật nói rằng, 'Này các cô, có Pháp môn 





others, should not bind himself by believing that he can 
ultimately help living beings directly. 

Instead, he should focus on enabling them to rid 
themselves of their defilements. 


The bodhisattva should cultivate the kind of great 
compassion which does not fall into the view that it is 
possible to benefit living beings, but which is focused 
on ridding living beings of their non-intrinsic 
defilements. Why should he do this? 

The kind of compassion which falls into the view that 
it is possible to benefit living beings will exhaust the 
bodhisattva in his rebirths. The kind of compassion 
which avoids the arising of the view that it is possible to 
benefit living beings will not exhaust the bodhisattva in 
his rebirths. He is reborn in this way, and not with such 
views having arisen. 

Being reborn with a mind free of the arising of such 
views is like liberation. His birth is like liberation. When 
he is reborn in this way which is like liberation, born in 
this way which is like liberation, he has the strength and 
the power to teach living beings who are in bondage 
the Dharma which will liberate them from their bonds. 


As the Blessed One has said, 'One who is in 
bondage himself cannot liberate others from their 
bonds. This is not possible. One who is liberated from 
bondage, however, can liberate others from their 


bonds. This is possible.'41 1 A bodhisattva, therefore, 
should be liberated, not in bondage. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.4, section 15, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Teaching others 


M.95 A bodhisattva as inexhaustible in giving 
Dharma-teachings 


This passage shows the ever-giving nature of the 
bodhisattva. 


Vimalakirti said, 'Sisters, there is an entrance into the 
638 





nhưng không nén tự ràng buộc mình với niềm tin rằng 
mình có thé trực tiếp cứu giúp chúng sinh. 

Thay vào đó, vị ấy nên tập trung vào việc tạo điều 
kiện cho họ loại trừ được tâm ô nhiễm. 


Bồ-tát nên thực tập tu dưỡng lòng đại bi để không rơi 
vào quan điểm rằng có thể làm lợi ích cho chúng sinh, 
mà tập trung vào việc loại bỏ chúng sinh khỏi những 
phiền não phi nội tai?7. Tại sao vị ấy phải làm điều 
này? 

Lòng từ bi rơi vào quan điểm cho rằng khi mang lại 
lợi ích đến chúng sinh sẽ khiến Bó-tát bị kiệt qué trong 
những lần tái sinh. Lòng từ bi tránh được quan điểm 
cho rằng khi mang lại lợi ích đến chúng sinh sẽ không 
khiến Bồ-tát bị kiệt quê trong những làn tái sinh. Vị áy 
tái sinh theo cách này và không có những quan điểm 
như vậy xuất hiện. 

Tái sinh với tâm không có những quan điểm như vậy 
phát sinh ví như giải thoát. Sự ra đời của vị ấy giống 
như giải thoát. Khi vị ấy tái sinh theo cách này ví nhu 
giái thoát, duoc sinh ra theo cách này ví nhu giải thoát, 
vị ấy có sức mạnh và năng lực để chỉ dạy giáo pháp 
cho chúng sinh đang bị trói buộc, giúp họ giải thoát 
khỏi trói buộc ấy. 

Như Thế Tôn đã thuyết, “Ai đang tự mình bị trói buộc 
thì không thể giải thoát người khác khỏi trói buộc của 
họ. Điều này là không thể. Tuy nhiên, người đã giải 
thoát khỏi sự trói buộc thì có thể giúp người khác giải 
thoát khỏi trói buộc của họ. Điều này là có thể.”28 Do 
đó, Bồ-tát nên được giải thoát, không bị trói buộc. 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 4, phần 15, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


GIÁO HÓA NGƯỜI KHÁC 

M.95 Bồ-tát bó thí giáo pháp không mệt mỏi 

Đoạn này cho thấy bán chất luôn luôn cho đi của Bò- 
tát. 


Duy-ma-cát (S. Vimalakirti) nói rằng, "Này các chị, có 








được gọi là “Ngọn đèn vô tận”, các cô nên học. Pháp 
môn này là gì? 

Này các cô, ví như, từ một ngọn đèn dầu có thể mồi 
sáng hàng trăm ngàn ngọn đèn khác mà không làm 
giảm bớt ánh sáng của ngọn đèn ban đầu. 

Cũng như vậy, một Bồ-tát dẫn dắt hàng trăm ngàn 
chúng sinh khiến cho họ phát tâm cầu giác ngộ tối 
thượng, mà Đạo ý của Bồ-tát không hề suy giảm hay 
tắt ngúm, mà phát triển manh mé hon. 

Thực vậy, cứ mỗi lần thuyết pháp là mỗi lần tăng 
thêm tất cả pháp thiện cho mình. 


Đây là Pháp Vô tận đăng. Khi các cô sống ở nơi 
cung điện của Ma, các cô hãy nên dùng Pháp Vô tận 
đăng này để dẫn dắt. vô lượng con trai, con gái của 
Trời khiến phát tâm cầu giác ngộ. Theo cách này, các 
cô vừa báo ân Phật lai vừa làm lợi ích chúng sinh. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, section 66, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Chăm sóc thú vật và môi trường 
M.96 Chăm sóc tắt cả chúng sanh 


Này chư Phật tử, khi Bồ-tát ra đời như một vị vua, và 
có thê ra lệnh như mong muốn, vị ấy ra sắc lệnh ngăn 
cám sát sanh. Sát sanh bị ngăn cám ở mỗi thị trấn và 
làng mạc trong vương quốc. Tất cả các loài vật — 
không chân, hai chân, bốn chân và nhiều chân — đều 
được ban cho sự vô uý (không tai họa), và không ai có 
ý nghĩ làm tôn hại chúng. 


Vị Ấy đã tu tập tất cả hạnh Bồ-tát, nhân từ đối với 
động vật, không làm hại chúng bằng bát cứ cách nào. 
Vị Ấy đã tu tập tâm giác ngộ vi diệu dé mang lại an ổn 
cho tất cả chúng sanh. 


Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 





Dharma which is called "The Inexhaustible Lamp", and 
this is where you should enter. What is this entrance 
into the Dharma? 

It is like this, sisters. From a single oil-lamp, a 
hundred thousand others can be lit without diminishing 
the original lamp. 

In the same way, a single bodhisattva can establish 
many hundreds of thousands of others in awakening 
without the mindfulness of that original bodhisattva 
weakening or decreasing. 

In fact, it will grow stronger. Indeed, any wholesome 
practice grows stronger in oneself when one explains it 
and teaches it to others. 


This is the entrance into the Dharma which is called 
"The Inexhaustible Lamp". When you are living in the 
realm of Māra, you should illuminate the awakening- 
mind for innumerable nymphs and sons of the gods. In 
this way, you will demonstrate your gratitude to the 
Tathãgata, and all living beings will be able to depend 
on you. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, section 66, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Care for animals and the environment 
M.96 Caring for all sentient beings 


Sons of the Buddha, when the bodhisattva was born 
as a king, and could dictate the law as he wished, he 
issued a decree to prohibit the taking of life. Killing was 
prohibited in every town and village in the realm. All 
species of living beings — those with no legs, those with 
two legs, those with four legs, and those with many 
legs — were all free from fear, and no-one thought of 
harming them. 


He cultivated all the many forms of conduct of a 
bodhisattva, and treated animals with kindness, not 
harming them in any way. He cultivated the wondrous 
awakening-mind, in order to bring comfort to living 
beings. 
vol.10, text 279, 


Sūtra,  Taisho 


639 


Avatamsaka 





một pháp món được goi là “Ngọn đèn bát tận” và đây là 
pháp mà các chị nên thâm nhập. Pháp môn này là gì? 

Là như thế này thưa các chị ạ. Từ một ngọn đèn dầu 
duy nhất, có thể thắp sáng cả trăm nghìn ngọn đèn 
khác mà không làm giảm đi ngọn đèn ban đầu. 

Tương tự như vậy, Bó-tát có thé đưa hàng trăm ngàn 
người khác đến sự tỉnh thức mà không làm yếu và suy 
giảm chánh niệm của Bồ-tát ấy. Trên thực tế, nó phát 
triển còn manh mẽ hon thé. 

Thật vậy, bát ky sự tu tập thiện nào cũng phát triển 
mạnh mẽ trong mỗi người khi người ấy giảng giải và 
chỉ dạy điều đó cho người khác. 


Pháp môn này được gọi là “Ngọn đèn bất tận.” Khi 
đang sống trong cõi mãra, các chị nên chiếu sáng tâm 
tỉnh thức cho vô số con gái và con trai của các thần. 
Bằng cách này, các chi thé hiện lòng biết ơn của mình 
đối với Như Lai (S. Tathāgata) và tất cả chúng sinh sẽ 
có thể nương tựa vào các chị. 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 3, phần 66, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


CHÁM SÓC ĐỘNG VAT VÀ MÔI TRƯỜNG 
M.96 Chám sóc tát cà chüng sinh 


Này các Phật tử, khi Bồ-tát được sanh ra với cương 
vị là vua và có thể ra lệnh theo ý muốn, vị ấy ban hành 
sắc lệnh cám sát sinh. Việc giết hai bị cám ở mỗi thị 
trấn và làng mạc trong vương quốc. Tất cả các loài 
sinh vật - loài không có chân, loài có hai chân, loài có 
bốn chân và loài có nhiều chân - đều thoát khỏi sợ hãi 
và không ai nghĩ đến việc làm hại chúng. 


VỊ áy tu dưỡng tát cả các loại ứng xử của Bò-tát và 
đối xử tốt với động vật, không làm hại chúng dưới mọi 
hình thức. Vị ấy tu dưỡng tâm tỉnh giác kỳ diệu, để 
mang lại sự thoải mái cho chúng sinh. 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh 10, đoạn 279, tr. 








p.149b16—-21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Dưới đây là một số điều trong bốn mươi tám khinh 
giới của Bô-tát giới của hệ Phạm Võng được thọ trì ở 
Đông A (xem *M.106). 


14. Nếu Phật tử có tâm địa xấu ác, cố ý phóng lửa 
đốt cháy núi rừng hoặc vùng hoang dã giữa tháng tư 
và tháng chín (âm lich)413, hoặc néu có ý đốt cháy nhà 
cửa, thành thị, thôn xóm tự viện của Tăng-già, cây cối 
ở những phạm vi mà quỷ thần ở, hoặc tài sản của 
người không được phép phóng lửa đốt, phạm tội khinh 
câu. 


20. Nếu Phật tử có tâm từ bi, giải thoát động vật khỏi 
sự giam càm314, nên nghĩ như vậy, “Tất cả đàn ông là 
cha ta, tât cả phụ nữ là mẹ ta. Từ nhiễu đời, ta chưa 
bao giờ sanh ra mà không có cha mẹ. 

Tât cả chúng sanh trong sáu cõi đã từng là cha mẹ 
ta.415 Nếu ta giết hoặc ăn thịt một hữu tình, ta sẽ giết 
một trong những cha mình, người đã cho ta hình hài 
này. - 

Đất và nước là thân thê ban sơ của ta. Lửa và gió là 
thân thê ban sơ của ta.’ Đó là tai sao, trong môi hiện 
hữu, giải thoát động vật khỏi sự giam cám là su tu tập 
không hé thay đôi, Phật tử cũng day người khác phóng 
sanh. 

Khi nhìn thấy ai đó giết một con vật, sẽ cố gắng tìm 
cách giải thoát, cứu chúng khỏi đau khó, sẽ hướng dân 
kẻ giêt, và giải thích cho biét giới Bô-tát giải thoát 
chúng sanh. 


'Brahmã s Net Sūtra | Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1006a6—7, b9—18, p.1007b11-13, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 

Từ và Bi 


M.97 Tám từ 





p.149b16-21, trans. T.T.S. and D.S. 


These are some of the forty-eight secondary precepts 
of the East Asian Brahmas Net Sūtra code (see 
*M. 108). 


14. If a son of the Buddha, with an unwholesome 
mind, intentionally sets fire to forests or wilderness 
between the fourth and the ninth month of lunar 


year, 41? or if he intentionally sets fire to others' 


houses, buildings, towns, cities, monasteries of the 
Sangha, trees in fields inhabited by yaksas, or the 
property of others which he does not have permission 
to set fire to, he disgraces himself by committing a 
secondary offence. ... 


20. If a son of the Buddha, with a mind filled with 


compassion, releases animals from captivity, 419 he 
should reflect, “All men are my fathers. All women are 
my mothers. 

From one life to the next, | have never been born 
without a parent. All living beings in the six realms have 


been my parents at one time. 414 If I kill and eat a living 
being, | will be killing one of my parents, who are the 
reason | have a body. 

Earth and water are my primordial body. Fire and 
wind are my original form. This is why, in every 
existence, releasing animals from captivity is his 
unchanging spiritual practice. He also teaches others to 
release animals from captivity. 

When he sees someone killing an animal, he will try 
to find a way to rescue them, to save them from 
suffering. He will instruct the killer, and explain to him 
the bodhisattva precepts on rescuing living beings. 


'Brahma's Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1006a6-7, b9-18, p.1007b11-13, trans. 
T.T.S. and D.S. 


Loving kindness and compassion 


M.97 Loving kindness 
640 





149b16-21, do T.T.S. và D.S. dich tiéng Anh). 


Đây là một số điều đạo đức trong số bón mươi tám 
điêu thứ yêu của bộ luật Kinh Phạm võng Đông A (xem 
*M.108). 


14. Nếu người Phật tử, với tâm bát thiện, cố y phóng 
hỏa đốt rừng hoặc nơi hoang vu trong khoảng từ tháng 
tư đến tháng chín âm lịch29 hoặc néu có ý phóng hỏa 
những nhà cửa, công trình, thị trấn, thành phố của 
người khác, tu viện của đoàn thé các vị xuất gia, cây 
cối trên cánh đồng có Dạ-xoa (S. yaksas) sinh sống, 
hoặc tài sản của người khác mà không được phép 
phóng hỏa, người ấy tự làm cấu uế mình bằng cách 
phạm tội thứ yếu... 


20. Nếu người Phật tử, với tâm từ bi, phóng sinh 
động vật khỏi bị giam càm,30 người ấy nên chiêm 
nghiệm rằng, “Tất cả mọi người đều là cha của tôi. Tất 
cả phụ nữ đều là mẹ của tôi. 

Từ đời này sang đời khác, tôi chua bao gió sinh ra 
mà không có cha mẹ. Tát cả chúng sinh trong sáu cõi 
đều từng là cha mẹ của tôi.3Í Nếu tôi giết và ăn thịt 
một chúng sinh, tôi sẽ giết một trong những cha mẹ 
của tôi, đó là lý do tôi có thân xác. 

Đất và nước là cơ thể ban sơ của tôi. Lửa và gió là 
hình dáng nguyên gốc của tôi.” Đây là lý do tại sao, 
trong mỗi kiếp sống32, việc thả động vật khói bi giam 
cầm là phương pháp tu hành bát biến. Người ấy cũng 
chỉ dạy những người khác biết phóng sanh động vật 
khỏi giam nhót. 

Khi nhìn thấy ai đó giết hại động vật, người ấy sẽ cố 
gắng tìm cách giải cứu chúng, giúp chúng khỏi đau 
khổ. Người ấy sẽ chỉ dẫn cho kẻ giết hại và giải thích 
những điều đạo đức của Bồ-tát về việc giải cứu chúng 
sinh. 


(Kinh Phạm võng, Đại Chánh 24, đoạn 1484, tr. 
1006a6-7, b9- 18, tr. 1007b11-13, do T.T.S. và D.S. 
dich tiéng Anh). 

TỪ VÀ BI 


M.97 Tâm từ 








Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối 
với chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta 
có cùng một mục đích chung với những người khác, 
như cùng thọ dụng chung v.v.. 

Từ, đó là hỷ, là ái, là mong cầu, là hy vọng vì an lạc 
của người khác. Tình cảm thân ái không bị ô nhiễm bởi 
các nguyên nhân như mong cầu báo đáp, hay tham 
nhiễm trong các dục. Đây là ý nghĩa của tâm từ. 


Šiksã-samuccaya of Sàntideva, ch.12, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.98 Sức mạnh của Tám bi 


Người tại gia trước hết nên tu tập tâm bi. Nếu không 
tu tập tâm bi, người ấy sẽ không thể đắc giới ưu-bà- 
tắc. Nếu đã tu tập tâm bi, người sẽ đắc giới. 

Người xuất gia chỉ có thể thực hành đầy đủ năm 
pháp ba-la-mật, vì không thể thực hành đầy đủ bố thí 
ba-la-mật. Chỉ có người tại gia mới có thể thực hành 
đầy đủ bố thí ba-la-mật. Vì sao vậy? Bởi vì người tại 
gia có thé bó thí bát cứ thứ gì ở bát kỳ thời điểm nào. 

Do đó, một người tại gia trước tiên nên tu tập tâm bi. 
Một khi đã tu tập tâm bi, người ấy có thể hoàn thiện trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nếu tu 
tập tâm bi, người ấy sẽ có thể bố thì những cái khó thí, 
nhẫn những điều khó nhẫn, và làm những việc khó 
làm. 

Vì vậy tâm bi là căn nguyên của tất cả thiện pháp. 
Này thiện nam, ai có thể tu tập tâm bi như vậy, người 
đó sẽ có thể phá trừ nghiệp ác lớn như núi Tu-di, 
chẳng bao lâu sẽ chứng đắc đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng chánh giác. Thậm chí một chút nghiệp 
lành mà người này tạo tác, sẽ mang lại phước báu to 
lớn như núi Tu-di. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.3, 
p.1036c12-20, dich Anh T.T.S. and D.S. 





Loving kindness is the enemy of hatred, and of not 
showing kindness to living beings. Loving kindness is to 
cultivate joy when one has a common purpose with 
others, such as eating together. 

It is the desire, the wish, the craving, the longing for 
others' happiness. It is an affection unsullied by the 
desire for sensual pleasure, or the expectation of 
receiving something in return. This is what "loving 
kindness' means. 


Šiksã-samuccaya of Sàntideva, ch.12, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.98 The power of compassion 


A householder should first cultivate compassion. If he 
does not, he will not be able to practise the precepts of 
a householder. If he cultivates compassion first, then 
he will be able to practise them. 

A renunciant can only fully practise five of the 
perfections: he cannot fully practise the perfection of 
generosity. Only a householder can fully practise the 
perfection of generosity. Why is this? It is because he 
can give anything at any time. 

A householder, therefore, should first cultivate 
compassion. Once he has cultivated compassion, he 
can perfect his ethical discipline, patient acceptance, 
vigour, meditative concentration, and wisdom. If he 
cultivates a compassionate mind, he will be able to give 
what is difficult to give, patiently accept what is difficult 
to patiently accept, and do what is difficult to do. 

This is why compassion is the root of all wholesome 
qualities. Son of good family, if someone is able to 
cultivate a compassionate mind in this way, he will be 
able to remove the effects of previous evil actions 
which were as great as Mount Sumeru, and he will 
soon attain unsurpassed perfect awakening. Even the 
smallest wholesome actions which he performs will 
yield (karmic) fruit as great as Mount Sumeru." 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.3, 
p.1036c12-20, trans. T.T.S. and D.S. 


641 





Tâm từ là kẻ đối đầu với tâm sân và không rải ban 
lòng tốt đến với chúng sinh. Tâm từ là tu dưỡng sự an 
vui khi người có chung mục đích với người khác, như 
là cùng nhau ăn uóng. 

Đó là sự mong muốn, ước muốn, khao khát, ao ước 
vì hạnh phúc của người khác. Là một loại tình thương 
không bán nho bởi những ham muốn thỏa mãn giác 
quan, hoặc mong đợi nhận được sự đền ơn. Đây là ý 
nghĩa của “tâm từ.” 


(Tập Bó-tát học luận của ngài Tịch Thiên, chương 12, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.98 Súc mạnh của tâm bi 


Gia chủ trước tiên nén tu dưỡng tâm bi. Nếu không, 
người ấy sẽ không thể tu tập điều đạo đức của một gia 
chủ. Nếu tu dưỡng tâm bi trước, sau đó, người Ấy có 
thé tu tập những điều đạo đức ấy. 

Người xuất gia chỉ có thể tu tập đầy đủ năm hoàn 
hảo: Nhung vị ấy không thể tu tập bó thí hoàn hảo. Chi 
có người gia chủ mới có thé tu tập tron ven sự hoàn 
hảo của lòng quảng đại33. Tai sao như vậy? Đó là bởi 
vì người ấy có thé cho bát cứ điều gì bát cứ lúc nào. 

Do đó, gia chủ trước hết nên tu dưỡng tâm bi. Một 
khi đã tu dưỡng tâm bi, người ấy có thé hoàn thiện ky 
luật đạo đức, hạnh kiên nhẫn, nỗ lực, thiền định và trí 
tuệ của mình. Nếu tu dưỡng tâm bi, người ấy sẽ có thể 
bố thí những gì khó bố thí, nhẫn nại chấp nhận những 
gì khó nhẫn nại cháp nhận, làm những gì khó làm. 

Đây là lý do tại sao tâm bi là gốc rễ của tất cả các 
phẩm chát thiện. Này thiện nam tử, nếu ai đó có thé tu 
dưỡng tâm bi theo cách này, người đó sé có thé loại bỏ 
những hậu quả của những hành động ác trước đây, 
vốn lớn như núi Tu-di3 và người ấy sẽ sớm thành tựu 
sự giác ngộ vô thượng viên mãn.35 Thậm chí những 
hành động thiện nhỏ nhất mà người ấy làm cũng sẽ 
mang lại quả (nghiệp) to lớn như núi Tu-di.” 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 3, tr. 1036c12-20, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 








M.99 Những hoạt động từ bi, vi tha của BÓ-tát 
trên thé gian 


Đoạn này mô tả BÓ-tát di chuyển giữa thé gian như 
thê nào mà không bị trói buộc vào nó, từ bi cứu giúp 
mọi loài. 


69. Thật tuyệt vời Con của đắng Tối Thắng, đã nhận 
thức pháp tánh vôn không biên đổi, thị hiện giữa moi 
chúng sinh như là những kẻ vô minh, mù tôi. 


70. Bằng phương tiện và bi tâm đối với mọi loài, Bồ- 
tát gắn bó mình với thế gian. Mặc dù đã đạt đến cảnh 
giới sở hành của Thánh giả, mà vẫn hiện thân trong 
cảnh giới sở hành của phàm ngu. 


71. Đã vượt ngoài thế gian, nhưng vẫn không từ bỏ 
thê gian; đi trong thê gian vì lợi ích của thê gian, nhưng 
không nhiễm bởi những cáu bân của thê gian. 


72. Như sen không nhiễm mặc dù sinh trưởng trong 
nước, cũng vậy, Bó-tát sinh trưởng trong thé gian 
nhưng không ô nhiễm bởi thê gian. 


73. Tâm bồ-đề thường rực sáng như lửa trong sự 
nghiệp độ sinh, nhưng vẫn thường hành tu tập tinh lu 
tịch tinh. 


74.Do thế lực của tu tập đời trước, và do bởi đã viễn 
ly tât cá phân biệt tư duy, Bó-tát thuận thục chúng sinh 
mà không cân phải dụng công. 


78. Biết ai cần được hóa độ, hóa độ như thế nào, 
báng phương tiện gì, băng thuyết pháp hay bằng oai 
nghi té hạnh. 


76. Báng vó cóng dung hành, với trí tuệ vô ngại, 
hành động vì lợi ích của thê gian trong hư không vô 
biên. 





M.99 The bodhisativa's selfless, compassionate 
movement through the world 


This passage describes how the bodhisattva moves 
through the world, unattached to it, compassionately 
helping others. 


69. It is wonderful how the son of the Victorious 
Ones, who has discerned the unchanging nature of 
phenomena, manifests himself as an ignorant, blind 
being, subject to birth, and so forth. 


70. In his skill in means and his compassion for 
others, he is bound to the world. Although he has 
attained the sphere of the noble ones, he manifests in 
the sphere of immature beings. 


71. He has gone beyond the whole world, and yet he 
does not abandon the world. He acts in the world for 
the benefit of the world; worldly affairs do not stick to 
him. 


72. Just as water does not stick to a lotus, even 
though it grows in the water, worldly things do not stick 
to him, even though he is born in the world. 


73. His mind is constantly blazing into action like a 
fire, yet he never abandons his practice of calm and 
meditative concentration. 


74. Because of the power of his previous practice, 
and because he has abandoned conceptualization, he 
no longer has to exercise effort in order to bring living 
beings to maturity. 


75. He knows who is to be trained, how they are to 
be trained, and with what means, whether by his 
teaching, his physical appearance, his conduct or his 
practice. 


76. Always effortlessly unobstructed in his wisdom, 
he acts in the world for the benefit of living beings, 
limitless as space. 


642 





M.99 Hành động vi tha, từ bi của Bó-tát khắp thé 
gian 


Đoạn này mô tả cách Bô-tát di chuyén khắp thé gian, 
không dính mắc vào nó, từ bi giúp đỡ người khác. 


69. Thật là tuyệt vời khi con trai của các đắng Chiến 
Tháng36, thấy rõ được bản chất không biến đổi của 
các sự vật, lại chứng tỏ mình như một kẻ vô minh, mù 
quáng, lệ thuộc sanh tử và tiép tục như thê. 


70. Với sự khéo léo trong các phương tiện và lòng từ 
bi của mình cho người khác, người ấy bị ràng buộc với 
thế gian. Mặc dù đã đạt được lãnh vực của những bậc 
cao thượng, nhưng người đó lại hiển hiện trong pham 
vi của những chúng sinh chưa trưởng thành. 


71. Vị ấy đã vượt ra ngoài thế gian, nhưng không từ 
bỏ thê gian. Vi ây tạo tác ở thé gian vì lợi ích của thé 
gian; nhưng không dính mắc chuyện thê gian. 


72. Cũng như nước không bám trên hoa sen, dù hoa 
sen mọc ở dưới nước, thê gian cũng không bám dính 
vị ây, dù sinh ra ở thê gian. 


73. Tâm của vị ấy thường xuyên sáng chói trong 
hành động như một ngọn lửa, nhưng không bao giờ từ 
bỏ hành tri sự định tinh và thiên định. 


74. Nhờ năng lực của việc tu tập trước đây và do vì 
đã dứt bó được tưởng, vị ây không còn phải nó lực dé 
đưa chúng sinh dên sự trưởng thành. 


75. Vị ấy biết ai cần giáo hóa, giáo hóa như thế nào 
và bằng những phương tiện gì, cho dù bằng phương 
thức giảng dạy, ngoại hình, đức hạnh hay tu tập của vị 
ấy đi chăng nữa. 


76. Luôn vô ngại một cách tự tại trong trí tuệ của vị 
ấy3”, tạo tác trên thế gian vi lợi ích của chúng sinh, vô 
hạn như không gian. 








77. Khi đã đạt đến địa vị này, Bồ-tát thành tựu bình 
đăng nhu Nhu Lai, cứu độ chúng sanh kháp trong các 
thê gian. 


78. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Bồ-tát và Phật như 
sự khác biệt giữa một cực vi và đại địa, hoặc giữa dâu 
chân bò và đại dương. 


Ratnagotra-vibhàga of Saramati or Maitreya, ch.1, v. 
69-78, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


Ba-la-mật của Bó-tát 


Sáu ba-la-mật của Bó-tát là những đặc tính được 
phát triển ở trình độ cao dé vị ấy có thé phát triển tâm 
từ bi và tiến gần hơn với Phật quả. 

Sáu ba-la-mật là bó thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tắn, 
thiên dinh và trí tuệ. 


M.100 Tu các ba-la-mật vi lợi ích của người khác 


Bồ-tát ma-ha-tát khi chánh tu hành trong sáu ba-la- 
mật, luôn luôn tâm niệm như váy: 'Các hữu tinh trong 
thế gian, tâm thường điên đảo, chìm đắm trong bién 
sanh tử, không thể tự thoát. Nếu ta không tu các hành 
thù thắng và các phương tiện thiện xảo, thì sẽ không 
thể cứu vớt chúng ra khỏi khổ luân hồi. 

Do vậy ta nên siêng tu các hành thù thắng và các 
phương tiện thiện xảo để cứu giúp những chúng sanh 
đó, và tu tập các ba-la-mật — từ bó thí ba-la-mật cho 
đến trí tuệ ba-la-mát — để chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, và giải thoát các hữu 
tình ra khỏi nỗi khó lớn của luân hồi.' 


Tâm niệm như vậy, Bồ-tát ma-ha-tát thí xả tất cả sở 
hữu nội thân và ngoại thân vì lợi ích của chúng sanh. 
Bồ-tát khi đã thí xả như vậy, lại tư duy: “Ta không có 
bất cứ thứ gì, nội hay ngoại, để thí xả. Vì sao vậy? 





77. When he has reached this state, the bodhisattva 
is like a Tathagata, in that he rescues living beings in 
the world. 


78. Yet the difference between a bodhisattva and a 
Buddha is like the difference between an atom and the 
Earth, or between a cow's hoof-print and the ocean. 


Ratnagotra-vibhàga of Saramati or Maitreya, ch.1, v. 
69-78, trans. from Sanskrit by D.S. 


The bodhisattva perfections 


The six perfections (paramita) of the bodhisattva are 
qualities that are to be developed to a high degree, in 
order that he or she can develop compassion and 
move closer to Buddhahood. 

They are: generosity (dana), ethical discipline (Sila), 
patient acceptance or forbearance (ksanti), vigour or 
energy (Wirya), meditation (dhyana) and wisdom 
(prajfia). 


M.100 Developing the perfections for the sake of 
others 


A bodhisattva, a great being, who trains himself in 
these six perfections always bears this in mind: 'Living 
beings in the world, their minds distorted, are drowning 
in the ocean of samsara, with no way to escape. If | do 
not cultivate skill in means and excellent conduct, | will 
not be able to rescue them from the suffering of 
samsara. 

| should therefore make an effort to cultivate skill in 
means and excellent conduct in order to help those 
living beings, and cultivate the perfections — from the 
perfection of generosity to the perfection of wisdom - i 
order to attain unsurpassed perfect awakening, and 
rescue living beings from the great suffering of 
samsãra.' 


Bearing this in mind, a bodhisattva, a great being 
gives up all of his mental and physical possessions for 
the benefit of living beings. When he has given up all of 
his possessions in this way, he bears this in mind: 'In 


643 





77. Khi đã dat đến trạng thái này, Bồ-tát giống như 
Như Lai, ở đó, vị ây giải cứu chúng sinh trên thê gian. 


78. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Bồ-tát và đức Phật 
gióng nhu sự khác biệt giữa một nguyên tử và trái đất, 
hoặc giữa vêt móng bò và đại dương. 


(Thật tính luận của Kiên Huệ và Di-lặc, chương 1, v. 
69-78, do D.S. dịch tiêng Anh). 


SỰ HOÀN HẢO (BA-LA-MẠT) CỦA BÒ-TÁT 


Sáu toàn thiện (pãramitã) của Bồ-tát là những phẩm 
chát cán được phát trién ở mức độ cao, dé người đó có 
thé phát triển lòng từ bi và tiến gần hơn đến Phật quả. 

Đó là: bó thí (dãna), kỷ luật dao đức (Sila), kiên nhẫn 
hoặc kham nhẫn (ksãmi), mãnh liệt hoặc nghị lực 
(virya), thiền định (dhyãna) và trí tuệ (prajñä). 


M.100 Tu tập Sáu toàn thiện vì lợi ích của người 
khác 


Bồ-tát, một bậc đại sĩ, người huân tập bản thân với 
Sáu toàn thiện này luôn tâm niệm rằng: “Chúng sinh 
trên thế gian, với tâm điên đảo3Ổ, dang chìm đắm 
trong đại dương luân hồi (S. sarmsära), không lối thoát. 
Nếu ta không tu dưỡng sự khéo léo trong các phương 
tiện và đức hạnh tuyệt hảo, ta sẽ không thể giải cứu 
chúng khỏi đau khổ của luân hồi. 

Do đó, ta nên nỗ lực tu dưỡng sự khéo léo trong các 
phương tiện và đức hạnh tuyệt hảo để giúp đỡ những 
chúng sinh ấy và tu dưỡng sự toàn thiện - từ sự toàn 
thiện của lòng quảng đại đến sự toàn thiện của trí tuệ - 
để thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn và giải cứu 


chúng sinh đau khổ của luân hồi. 


Tâm niệm nhu vậy, Bồ-tát, một bậc đại sĩ từ bỏ tất cả 
tài sản tinh thần và thể chất của mình vì lợi ích của 
chúng sinh. Khi vị ấy từ bỏ tất cả tài sản của mình theo 
cách này, vị ấy tâm niệm rằng: “Trên thực tế, ta không 








Đó là vì mọi vật nội hay ngoại đều không có tự 
tánh,416 không thể thí xả. Chúng không thật sự thuộc 
về ta.' Do quán sát như vậy, 

Bồ-tát tu hành bÓ-thí ba-la-mật sẽ nhanh chóng vién 
mãn và sẽ chứng được vô thượng chánh dáng bồ-đề. 


Bồ-tát ma-ha-tát vì muốn giải thoát chúng sanh ra 
khỏi khổ sanh tử, không bao giờ phạm giới. Vì sao 
vậy? 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy luôn tâm suy niệm: “Ta vì muốn 
giải thoát chúng sanh khỏi khổ sanh tử, nên cầu chứng 
vô thượng chánh đẳng bồ-đề, Ta quyết định không 
tước đoạt mạng sống của bắt kỳ sinh vật nào, hoặc tạo 
bất kỳ điều ác nào trong mười nghiệp bát thiện, cho 
đến không tà kiến. 

Ta cũng quyết định không tìm cầu trong các đối 
tượng dục lạc, mong cầu lạc thú trong cõi trời, hoặc 
cầu làm Thiên đế Thích, Ma vương, Phạm vương. Ta 
cũng không cầu các địa Thanh văn, Độc giác, vì đó duy 
chỉ tự giải thoát. 

Do quán sát như vậy, Bồ-tát tu hành tịnh giới ba-la- 
mật nhanh chóng viên mãn, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng chánh giác. 


Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra 
khỏi khổ sanh tử, không bao giờ sinh tâm sân hận. 

Giả sử thường xuyên bị chê bai, lăng nhục, tra tấn, 
khiển trách, dau tận xương tủy, vẫn không bao giờ phát 
khởi một niệm hận thù. 

Ngay cả khi bị đánh bằng gậy, bị ném đá, ngay cả khi 
thân thể bị chặt ra từng mảnh, chân tay bị đứt lìa, như 
vậy vẫn không bao giờ móng khởi một niệm ác tâm. Vì 
sao vậy? 

Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy quán sát tắt cả âm thanh 
như tiếng dội trong hang, sắc như chùm bọt nước, do 
quán sát như vậy, không ở trong điên đảo vọng khởi 
sân hận, huỷ hoại các thiện phẩm. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy do quán sát như vậy, tu hành an 
nhẫn ba-la-mật chóng viên mãn, chứng đắc Vô thượng 





reality, | do not have anything to give up. Why is this? 
It is because those mental and physical possessions 


are empty by their nature, 415 and they cannot really be 
given up. They do not actually belong to me.' 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of generosity, and 
in due course will attain unsurpassed perfect 
awakening. 


A bodhisattva, a great being, in order to liberate living 
beings from the suffering of samsara, will never 
compromise his ethical discipline. Why is this? 

It is because a bodhisattva, a great being, always 
bears this in mind: 'In order to liberate living beings 
from the suffering of samsara, and to attain 
unsurpassed perfect awakening, | must not take the life 
of any living being, or perform any of the other ten 
unwholesome kinds of action, up to not holding any 
wrong views. 

| must not pursue sensual pleasure either, longing for 
the pleasures of heaven, or wishing to become a god 
such as Indra, Māra, or Brahma. | must not aim to 
become a disciple or a solitary-buddha either, as they 
only make an effort to liberate themselves.’ 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of ethical 
discipline, and in due course will attain unsurpassed 
perfect awakening. 


A bodhisattva, a great being, in order to liberate living 
beings from the suffering of samsara, will not give in to 
angry thoughts. 

Even if he is constantly insulted, slandered, tortured, 
and rebuked, suffering intense pain, he will never allow 
even the slightest hateful thought to arise in his mind. 

Even if he is beaten with a stick, or hit with rocks, 
even if his body is chopped into pieces and his limbs 
are torn apart, even then he will never allow even the 
slightest unwholesome thought to arise in his mind. 
Why is this? 

It is because a bodhisattva, a great being, perceives 
every sound as being like an echo in a valley, and he 
perceives every form as being like a mass of froth. 
Because of this, there is no reason for him to allow 


644 





có bát cứ thứ gi dé từ bó. Tai sao nhu vậy? 

Đó là bởi vì bản chát của những của cải tinh thần và 
vật chất đó là trống không, và chúng cũng không thé 
bi từ bỏ. Chúng thuc sự không thuộc vé ta." 

Bó-tát hành thiền theo cách này sẽ nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập vé sự toàn thiện của lòng quản đại và 
khi hợp thời sẽ thành tựu giác ngộ vô thượng viên 
mãn. 


Bồ-tát, một bậc đại sĩ, để giải thoát chúng sinh khỏi 
đau khó của luân hồi, sẽ không bao giờ làm tón hại đến 
kỷ luật đạo đức của mình. Tại sao như vậy? 

Đó là bởi vi Bó-tát, một bậc đại sĩ, luôn tâm niệm 
rằng: "Dé giải thoát chúng sinh khói dau khổ của luân 
hồi và thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn, ta 
không được lấy đi mạng sống của bất kỳ chúng sinh 
nào, hoặc tạo tác bất kỳ trong mười loại việc làm bát 
thiện khác, cho đến không giữ các tà kiến nào. 

Ta cũng không được chạy theo khoái lạc giác quan, 
khao khát những hỷ lạc của cõi thiên, hoặc mong muốn 
trở thành vị thần như Đế-thích, ma vương, hay Phạm 
thiên40. Ta cũng không được nhắm đến mục tiêu trở 
thành Thanh Văn“ hay Độc giác Phật, vì họ chỉ nỗ lực 
để giải thoát cho chính mình.” 

Bó-tát hành thiền theo cách này sẽ nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập vé sự toàn thiện của tuân giữ đạo 
đức và khi hợp thời sẽ thành tựu giác ngộ vô thượng 
viên mãn. 


Bồ-tát, một bậc đại sĩ, để giải thoát chúng sinh khỏi 
đau khổ của luân hồi, sẽ không nhượng bộ những ý 
nghĩ sân hận. 

Ngay cả khi thường xuyên bị xúc phạm, vu khống, tra 
tấn và quở trách, phải chịu đựng những nỗi đau dữ 
dội*Z, vị ấy cũng không bao giờ cho phép một ý niệm 
thù hận dù là nhỏ nhất xuất hiện trong tâm. 

Thậm chí, nếu bị đánh bằng gậy, hay bị đập bằng đá, 
cho dù thân thể bị chặt thành nhiều mảnh và các chỉ bị 
xé nát thì vị ấy cũng sẽ không bao giờ cho phép một ý 
niệm bắt thiện dù là nhỏ nhất xuất hiện trong tâm. Tại 
sao như vậy? 

Đó là bởi vì Bồ-tát, một bậc đại sĩ, cảm nhận mọi âm 
thanh giống như một tiếng vang trong thung lũng và 
nhận thức mọi hình dáng giống như một khối bọt. Do 








Chánh đẳng chánh giác. 


Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra 
khỏi khổ sanh tử, tinh tấn tầm cầu các pháp thiện thù 
thắng, cho đến khi chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
chánh giác không bao giờ biếng nhác. Vì sao vậy? 

Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy thường suy nghĩ rằng: 
'Nếu ta biếng nhác, ta sẽ không thể cứu vớt tất cả 
chúng sanh ra khỏi nỗi khổ lớn của luân hồi, và cũng 
không thé dat được trí Nhất thiết trí." 

Bồ-tát do quán sát như vậy, tu hành tinh tấn ba-la- 
mật chóng được viên mãn, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng chánh giác. 


Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra 
khỏi khổ sanh tử, tu các định thù thắng, cho đến khi 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, không 
bao khởi tâm tán loạn câu hành với tham, sân, si. Vì 
sao vậy? 

Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy thường suy nghĩ rằng: 
“Nếu ta khởi tâm tán loạn câu hành với tham, sân, si, ta 
sẽ không thé làm bát cứ điều gì lợi lac cho người khác, 
và cũng không thể chứng đắc Phật quả như mong 
câu.' 

Bồ-tát do quán sát như vậy, tu hành tĩnh lu (thiền) 
ba-la-mật chóng được viên mãn, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng chánh giác. 


Bó-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra 
khỏi khổ sanh tử, không lìa trí tuệ ba-la-mật, cho đến 
khi chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, 
thường xuyên tinh tấn tu tập trí tuệ thù thắng vi diệu 
của thế gian và xuất thế gian. Vì sao vậy? 

Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy thường xuyên suy nghĩ 
rằng: “Nếu ta lia trí tuệ ba-la-mật, ta không thuần thục 





anger to arise, and undermine his wholesome qualities. 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of patient 
acceptance, and in due course will attain unsurpassed 
perfect awakening. 


A bodhisattva, a great being, in order to liberate living 
beings from the suffering of samsara, will put great 
energy into acquiring every excellent good quality, until 
he attains unsurpassed perfect awakening. Until he has 
done so, he will never indulge in laziness. Why is this? 

It is because a bodhisattva, a great being, always 
bears this in mind: 'If | am lazy, | will not be able to 
rescue all living beings from the great suffering of 
samsara, and also | will not be able to attain 
omniscience.' 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of vigour, and in 
due course will attain unsurpassed perfect awakening. 


A bodhisattva, a great being, in order to liberate living 
beings from the suffering of samsara, practises the 
excellent forms of meditation. Until he attains 
unsurpassed perfect awakening, he will never allow his 
mind to become distorted by greed, hatred and 
delusion. Why is this? 

It is because a bodhisattva, a great being, always 
bears this in mind: ‘If | allow my mind to become 
distorted by greed, hatred and delusion, | will not be 
able to do anything to benefit others, and | will not be 
able to attain Buddhahood.' 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of meditation, and 
in due course will attain unsurpassed perfect 
awakening. 


A bodhisattva, a great being, in order to liberate living 
beings from the suffering of samsara, is never parted 
from the perfection of wisdom. Until he attains 
unsurpassed perfect awakening, he will make a 
constant effort to cultivate sublime and excellent 
worldly and transcendental knowledge. Why is this? 

It is because a bodhisattva, a great being, always 


645 





vậy, không có lý do gì dé vi ấy cho phép sự giận dữ 
xuât hiện và làm giảm đi những phâm chât thiện của 
mình. 

Bồ-tát hành thiền theo cách này sẽ nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập về sự toàn thiện của sự kham nhẫn 
và khi hợp thời sẽ thành tựu giác ngộ vô thượng viên 
mãn. 


Bó-tát, một bậc dai sĩ, dé giải thoát chúng sinh khỏi 
khổ đau của luân hồi, sẽ dồn hết năng lượng để đạt 
được mọi phẩm chất tốt đẹp tuyệt hảo, cho đến khi 
thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn. Đến khi nào 
làm được như vậy, vị ấy sẽ không bao giờ lười biếng 
nữa. Tại sao như vậy? 

Đó là bởi vi Bó-tát, một bậc đại sĩ, luôn tâm niệm 
rằng: “Nếu ta lười biếng, ta sẽ không thé giải cứu tất cả 
chúng sinh khỏi nỗi khó lớn của luân hồi và ta cũng sẽ 
không thể thành tựu được nhất thiết trí.” 

Bó-tát hành thiền theo cách này sé nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập về sự toàn thiện của khí lực và khi 
hợp thời sẽ thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn. 


Bồ-tát, một bậc đại sĩ, để giải thoát chúng sinh khỏi 
đau khó của luân hồi, tu tập các dạng thiền định tuyệt 
hảo. Cho đến khi thành tựu giác ngộ vô thượng viên 
mãn, vị ấy sẽ không bao giờ cho phép tâm của mình 
trở nên điên đảo bởi tham lam, hờn giận và si mé. Tại 
sao như vậy? 

Đó là bởi vì Bó-tát, một bậc đại sĩ, luôn tâm niệm 
rằng: “Nếu ta để cho tâm mình trở nên điên đảo bởi 
tham lam, hờn giận, si mê, ta sẽ không thể làm được gì 
để có lợi cho người khác và ta sẽ không đạt được quả 
Phật.” 

Bó-tát hành thiền theo cách này sé nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập thiền định viên mãn và khi hợp thời sẽ 
thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn. 


Bồ-tát, một bậc đại sĩ, để giải thoát chúng sinh khỏi 
đau khổ của luân hồi, không bao giờ bị tách ly khỏi trí 
tuệ viên mãn. Cho đến khi thành tựu giác ngộ vô 
thượng viên mãn, người ấy sẽ nỗ lực không ngừng để 
tu dưỡng kiến thức tối thượng và siêu việt của thế gian. 
Tại sao như vậy? 

Đó là bởi vì Bồ-tát, một bậc đại sĩ, luôn tâm niệm 








các chúng sanh, và cũng không thể đạt được trí Nhất 
thiết trí.' 

Bồ-tát do quán sát như vậy, tu hành trí tuệ ba-la-mật 
chóng được viên mãn, chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng chánh giác. 


Này Tu-bồ-đề, do nhân duyên này, tuy tất cả các 
pháp không có tướng, dụng chân thật; tự tánh đều 
rỗng không, nhưng các Bồ-tát ma-ha-tát siêng năng tu 
tập sáu ba-la-mật cầu chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, không hề ngơi nghỉ. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, p. 
323a21-c13, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.101 Sáu ba-la-mát dóng hành 


Đoạn này cho thấy sáu ba-la-mật có thé tương tro, 
dân nhiép lân nhau ngay cả trong những hoàn cảnh 
khó khăn nhất. 


Tôn giả Thiện Hiện (Subhüti) lai bach Phật: 'Bach 
Thế Tôn! Làm thế nào Bồ-tát ma-ha-tát an trụ nơi bố thí 
ba-la-mật mà dẫn nhiếp an nhẫn ba-la-mật? Phật dạy: 

‘Này Tu-bó-dé, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập bố thí ba-la- 
mật với tâm không nắm chặt, bỏn xẻn, đem công đức 
ấy ban đều cho chúng sanh, hồi hướng đến quả vị Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Giả sử dù bị người nhận mắng chưởi, gia hại, lăng 
nhục, đối với người ấy, Bồ-tát không khởi tâm độc hại, 
tâm bị biến đổi; duy chỉ khởi tâm từ bi, thương xót. 

Thay vào đó, vị ấy đối xử với họ bằng sự thân thiện, 
yêu thương và từ bi. Bồ-tát ma-ha-tát như vậy an trú 
nơi bó thí ba-la-mật dẫn nhiếp an nhẫn ba-la-mật.' 





bears this in mind: 'If | were parted from the perfection 
of wisdom, | would not be able to help living beings to 
fully develop, and | would not be able to attain 
omniscience.' 

A bodhisattva who meditates in this way will quickly 
perfect his practice of the perfection of wisdom, and in 
due course will attain unsurpassed perfect awakening. 


This is why, Subhüti, although all phenomena in 
reality have no substantial nature or function, but are by 
nature empty, the bodhisattvas, great beings, make a 
vigorous effort to cultivate the six perfections which 
lead to the attainment of unsurpassed perfect 
awakening, without resting for a moment. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, p. 
323a21-c13, trans. T.T.S. and D.S. 


M.101 The six perfections functioning together 


This passage shows how the six perfections can 
function together even in the most difficult 
circumstances. 


The Venerable Subhüti again spoke to the Blessed 
One. ‘Blessed One, how can a bodhisattva, a great 
being, dwell in the perfection of generosity, in order to 
practise the perfection of patient acceptance? The 
Blessed One said, 

'Subhüti, when a bodhisattva, a great being, practises 
generosity with a mind free from grasping and free from 
meanness, he shares the karmic benefit he acquires 
from that practice of generosity equally with all living 
beings, dedicating it to the attainment of unsurpassed 
perfect awakening. 

Even if a bodhisattva is slandered, injured, or insulted 
by others for no reason, his state of mind is not 
affected. He bears them no ill-will, and has no wish to 
harm them. Instead, he treats them with friendliness, 
loving kindness, and compassion. 

This, Subhüti, is how a bodhisattva, a great being, 
can dwell in the perfection of generosity, in order to 
practise the perfection of patient acceptance.’ 


646 





rằng: “Nếu tôi bị tách ly khói trí tuệ viên mãn, ta sẽ 
không thể giúp chúng sinh tu tập toàn thiện và ta sẽ 
không thành tựu được nhất thiết trí.” 

Bó-tát hành thiền theo cách này sé nhanh chóng 
hoàn thiện tu tập trí tuệ viên mãn và khi hợp thời sẽ 
thành tựu giác ngộ vô thượng viên mãn. 


Đây là lý do tại sao, này Tu-bó-dé (S. Subhüti), mặc 
dù tất cả các sự vật trên thực tế không có tính chất hay 
công năng tất yếu nào, nhưng về bản chất là trống 
không, các Bồ-tát, các bậc đại sĩ, nỗ lực mạnh mẽ tu 
tập Sáu toàn thiện dẫn đến sự giác ngộ vô thượng viên 
mãn, không một giây phút nghỉ ngơi. 


(Kinh Ma-ha-bát-nhá ba-la-mát-da, Đại Chánh ra 
đoạn 220, tr. 323a21-c13, do T.T.S. và D.S. dich tiêng 
Anh). 


M.101 Sáu toàn thiện tương trợ nhau 


Đoạn này cho thấy các toàn thiện có thể tương trợ 
nhau thậm chí trong những hoàn cảnh khó khăn nhát. 


Đại đức Tu-bồ-đề đến bạch đức Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, làm thé nào Bòồ-tát, một bậc đại sĩ, có thé an trú 
trong sự toàn thiện của lòng quảng đại, để tu tập sự 
toàn thiện của sự kham nhẫn?” Thế Tôn chỉ dạy: 

"Này Tu-bồ-đề, khi Bồ-tát, một bậc dai sĩ, tu tập lòng 
quảng đại với tâm không chấp thủ và không bủn xin, vi 
ấy chia sẻ lợi ích của nghiệp có được từ việc tu tập 
lòng quảng đại một cách bình đẳng với tất cả chúng 
sinh, hồi hướng để thành tựu giác ngộ vô thượng viên 
mãn. 

Ngay cả khi Bồ-tát bị người khác vu khống, bị thương 
hoặc bị xúc phạm vô cớ, trạng thái tâm vẫn không bị 
ảnh hưởng. Vị bộ tát không có ác ý và cũng không 
muốn làm hại họ. Thay vào đó, vi ấy đối xử với ho với 
sự thân thiện, lòng từ và tâm bi. 

Này Tu-bồ-đề, đây là cách Bồ-tát, một bậc đại sĩ, có 
thé sống trong sự toàn thiện của lòng quảng đại, dé tu 
tập sự toàn thiện của sự kiên nhẫn.” 








Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 6, text 220, 
p. 791c14—17, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.102 Nhán ba-la-mát I 


Giả sử bi chúng sanh gây hại bằng những sự đại cực 
ác, mà vẫn không hề khởi tâm sân dù trong một ý 
niệm, trọn không bao giờ đáp trả bằng những điều ác. 
Nếu khi có người đến tạ lỗi, tức thì chấp nhận. 

Khi nhìn chúng sanh, tâm thường hoan hy. Khi thấy 
chúng gây ác, sanh tâm thương xót. Tán thán quả của 
nhẫn, chỉ trích sân hận, và giảng nói về quả báo của 
sân hận mang lại nhiều khổ độc. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.18, 
p.1052c, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.103 Nhẫn ba-la-mật II 


Đoạn này tán dương sự nhẫn nhục của đức Phật 
trong quá khứ khi Ngài đã từng bị chặt ra từng mảnh. 
Kinh nói rằng điêu này có thé thực hiện được vì Ngài 
không có bát kỳ ý niệm nào vé tr ngã’ bị tán công, 417 
và nhân manh sự không trói buộc vào moi thứ. 


Này Tu-bồ-đề, nhẫn nhục ba-la-mật của Như Lai tức 
phi ba-la-mật. Vì sao? Này Tu-bó-dé, đó là vi, khi Ta bị 
vua Ca-lợi (Kalimga) cắt xéo chi thé ta đứt lia từng 
đoạn, Ta bấy giờ không có ý tưởng tự ngã, ý tưởng 
nhân xưng, ý tưởng chúng sanh, ý tưởng sinh mạng. 

Thật vậy, với Ta bấy giờ không có bát cứ gì là tưởng, 
hay vô tưởng. Vì sao vậy? Này Tu-bó-dé, nếu lúc ấy Ta 
có tưởng tự ngã, Ta cũng phải có tưởng sân. Lúc ấy 
nếu Ta có tưởng nhân xưng, tưởng chúng sanh, tưởng 
sinh mạng, Ta cũng phải có tưởng sân. Vì sao vậy? 

Này Tu- bồ-đề, Ta nhớ lại, trải qua năm trăm đời Ta 
là vị Tiên tu nhẫn nhục (Ksantivadin).4Í 8 Trong các đời 
đó, Ta không có tưởng tự ngã, không có tưởng nhân 
xưng, không có tưởng chúng sanh, không có tưởng 
sinh mạng. 





Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol. 6, text 220, 
p. 791c14-17, trans. T.T.S. and D.S. 


M.102 The perfection of patient acceptance I 


Even if people treat him in horrible, vicious ways he 
never allows any angry thoughts to arise, and never 
repays evil with evil. If someone comes to him to 
apologise, he immediately accepts their apology. 

The sight of living beings always delights him. When 
he sees them acting in unwholesome ways, he has 
compassion for them. He praises patient acceptance, 
criticises hatred, and explains that hatred has harmful 
effects. 


Upasaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.18, 
p.1052c, trans. T.T.S. and D.S. 


M.103 The perfection of patient acceptance II 


This passage praises the  Buddha's patient 
acceptance in a past life when he was once hacked to 
pieces. It says that this was possible as he lacked any 


idea of an essential 'self' that was being attacked, ^16 
and urges a deep non- attachment to everything. 


The Tathagata's perfection of patient acceptance, 
Subhüti, is not really a perfection. Why is this? It is 
because, Subhüti, when an evil king cut the flesh from 
every part of my body, | did not perceive an essential 
self, a living being, a life force, or a person. 

Indeed, | had no perception or non-perception at all. 
Why is this? It is because, Subhüti, if | had perceived 
an essential self at that time, | would also have 
perceived hostility. If | had perceived a living being, if I 
had perceived a life force, or if | had perceived a 
person at that time, | would also have perceived 
hostility. Why is this? 

With my higher knowledge, Subhüti, | know that I 
have lived five hundred times as the sage 


Ksantivadin.4! During those lives, | did not perceive 
647 





M.102 Sự toàn thiện của kiên nhẫn I 


Ngay cả khi mọi người đối xử tệ bạc, hằn học, vị áy 
chång bao giò cho phép tâm sân hân xuát hiên và 
không bao giò dùng ác pháp dé trả đũa ác pháp. Nếu 
có người đến dé sám hối, vị ấy chấp nhận lời sám hối 
của họ ngay lập tức. 

Hình ảnh những chúng sinh luôn là niềm hoan hỷ với 
vị ấy. Khi thấy chúng sinh tạo tác bất thiện, vị ấy phát 
tâm từ bi đến chúng sinh ấy. Vị ấy tán dương sự kiên 
nhẫn, phê phán sự hận thù và giải thích rằng sự hận 
thù luôn có hậu quả có hại. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 18, tr. 1052c, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.103 Sự toàn thiện của kiên nhẫn II 


Đoạn trích này ca ngợi sự kiên nhẫn của đức Phật 
trong một tiền kiếp khi Ngài từng bị chặt thành từng 
mảnh. Điều này được cho rằng có thé xảy ra vì Ngài 
không có bát kỳ ý tưởng nào về “ngã” thé đang bị tán 
cóng, 43 và bày tó chü trwong khóng dính mác sáu dám 
vào moi thứ. 


Này Tu-bồ-đề, sự toàn thiện trong hạnh kiên nhẫn 
của Như Lai không thực sự là một sự toàn thiện. Tại 
sao như vậy? Đó là bởi vì, này Tu-bồ-đề, khi vị vua tàn 
ác lóc da thịt ra khỏi các bộ phận trên cơ thể Ta, Ta đã 
không nhận thức ngã thể, một chúng sinh, sinh lực44 
hay con người. 

Thật vậy, Ta không có tri giác hay không tri giác gì 
cả. Tại sao như vậy? Đó là bởi vì, này Tu-bồ-đề, lúc 
bấy giờ nếu Ta nhận thức được ngã thể thì Ta cũng sẽ 
nhận ra sự thù hằn. Nếu Ta nhận thức một chúng sinh, 
nếu Ta nhận thức môt sinh lực, hoặc nếu Ta nhận thức 
một con người, Ta cũng sẽ nhận ra sự thù hàn. Tại sao 
như vậy? 

Với thần thóng^9, Tu-bó-dé, Ta biết rằng Ta đã sóng 
năm trăm lần với tư cách là thánh nhàn46 








Tu-bó-dé, vì thế nên Bồ-tát phải lia tất cả tuóng^419 
và phát tâm Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. 

Bồ-tát không phát tâm trụ nơi sắc, không phát tâm trụ 
nơi thanh, huong, vị, xúc, pháp; không phát tâm trụ bát 
cứ nơi đâu. Vì sao vậy? 

Bát cứ cái gì có trụ đều là vô try.420 Cho nên Như 
Lai nói rằng Bồ-tát bằng vô trụ mà bố thí. 


Vajracchedika Prajfiaparamita Sūtra, section 14, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.104 Tinh tán ba-la-mát 


Tám quan trong của không phóng dật (buông lung), 
và làm thê nào đề hành sự tôt nhât. 


Này thiện nam! Có bốn loại chủng tử của bồ-đề: 
1. không tham tài vật; 

2. không tiếc thân mạng; 

3. tu hành nhẫn nhục; 

4. thương yêu chúng sanh. 


Có năm hành sự để tăng trưởng những chủng tử 
này: . 

1. không có ý tưởng tự khinh thường, nghi răng, “Ta 
không thê chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác.’ : 

2. tu thân tho khó, tâm không mệt mỏi; 

3. cán hành tinh tán không gián đoạn, — 

4. cứu vớt chúng sanh thoát vô lượng khó não; 

5. thường tán thán công đức vi diệu của Tam bảo. 





an essential self, | did not perceive a living being, | did 
not perceive a life force, and | did not perceive a 
person. 


Therefore Subhüti, a bodhisattva, a great being, 


should avoid any perception, ^ !8 and cultivate a mind 
set on unsurpassed, perfect awakening. 

He should cultivate a mind which is not based on 
form, a mind which is not based on sounds, smells, 
tastes, physical objects or mental objects. He should 
not cultivate a mind which is based on phenomena, nor 
on the absence of phenomena. He should cultivate a 
mind which is not based on anything. Why is this? 

It is because whatever the mind is based on is not 


really a basis.419 This is why the Tathagata has said 
that a bodhisattva should give a gift without basing 
himself on anything. 


Vajracchedika  Prajfiaparamità Sūtra, section 14, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


M.104 The perfection of vigour 


The importance of vigilance, and how best to relate to 
tasks. 


Son of good family, there are four kinds of seed of 
awakening. 

The first is to not be attached to possessions. 

The second is to not be concerned about one's own 
body and one's own life. 

The third is the cultivation of patient acceptance. 

The fourth is compassion for living beings. 


There are five ways to cultivate these seeds. 

The first is to have no sense of oneself as inferior, 
never thinking ‘It is impossible for me to attain 
unsurpassed perfect awakening'. 

The second is to be able to tolerate physical 
suffering. 

The third is to make great effort without interruption. 

The fourth is to save living beings from immeasurable 
suffering. 


648 





Ksantivadin^". Trong suốt những kiếp đó, Ta đã không 
nhận thức ngã thê, chúng sinh, sinh lực và con người. 


Do đó, này Tu-bồ-đề, Bồ-tát, một bậc đại sĩ, nên 
tránh xa mọi tưởng,#8 và tu dưỡng tâm về sự giác ngộ 
vô thượng viên mãn. 

Vị Ấy nên tu tâm đặt trên thân thể, tâm đặt trên âm 
thanh, mùi, vị, các đối tượng tâm và hình thể. Vị ấy 
không nên tu tâm đặt trên pháp, cũng như trên sự vắng 
mặt của pháp. Vị ấy nên tu tập tâm không đặt trên bát 
cứ điều gì. Tại sao như vậy? 

Đó là bởi vì bất cứ điều gì tâm được đặt trên đều 
không phải là điểm tru.^9 Đây là lý do tại sao Như Lai 
đã tuyên thuyết rằng Bồ-tát nên bố thí phẩm vật mà 
không trụ trên bất cứ điều gì. 


(Kinh Kim cang, phần 14, do D.S. dịch tiếng Anh). 


M.104 Sự toàn thiện của siêng năngĐ0 


Tâm quan trọng sự cảnh giác?! và cách tót nhát dé 
liên hệ đên những phận sự. 


Này thiện nam tử, có bốn loại hạt giống của sự giác 
ngộ. 

Thứ nhất, không dính mắc vào sở hữu. 

Thứ hai, không lo lắng đến cơ thể và cuộc sống của 
chính mình. 

Thứ ba, tu tập kiên nhẫn. 

Thứ tư, lòng từ bi đối với chúng sinh. 


Có năm cách để gieo trồng những hạt giống giác ngộ 
này. 

Trước tiên, không nên có ý thức về bản thân là thấp 
hèn, không bao giờ nghĩ rằng: “Tôi không thể thành tựu 
giác ngộ vô thượng viên mãn.” 

Thứ hai, có thé chịu đựng được những đau khó trên 
thân thé. 

Thứ ba, nỗ lực lớn không ngừng nghi. 

Thứ tư, cứu chúng sinh thoát khỏi vô lượng khổ đau. 








Người có trí tu hành bồ-đề phải tu tập năm sự như 
vậy. 


Lại có sáu hành sự để tăng trưởng mãnh liệt chủng 
tử bồ-đề, đó là sáu ba-la-mật, từ bố thí ba-la-mật cho 
đến trí tuệ ba-la-mật. Sáu pháp ba-la-mật đều là nhân 
nơi một pháp mà tăng trưởng, đó là tính không phóng 
dật. 

Bó-tát phóng dật sẽ không thé làm tăng trưởng sáu 
hành sự này; chỉ không phóng dật mới có tăng trưởng. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1037c5-16, dich Anh T.T.S. and D.S. 


Mót nguói khóng biéng nhác, khóng vui thü trong 
ngói hoặc năm dài; cũng nhu lực khi làm các lợi ích 
của công việc quan trọng và các việc nhỏ, tâm cũng 
vạy, 

khi làm bất cứ việc gì đều mong thành tựu rốt ráo, 
mà không quan tâm đến đói khát, nóng lạnh, thời hay 
phi thời; không khinh thường tự thân; không buồn rầu 
khi việc lớn chưa xong; 

khi đã làm xong, hài lòng bởi khả năng thành biện 
của minh, và tán dương kết quả có được do tinh tán... 
Không bỏ dỡ nửa chừng khi công việc chưa hoàn 
thành. 


Upàsaka-$ila Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.18, 


p.1053a1-9, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.105 ba-la-mát tác thành Phát quóc 


Đoạn này giải thích rằng tu tập các ba-la-mật vừa tạo 
ra một thế giới tốt đẹp hơn ngay bây giờ và ở đây, vừa 





The fifth is to always praise the wonderful qualities of 
the Three Jewels. 


A wise person who cultivates awakening always 
trains himself in these five ways. 


There are six more practices. These are the six 
perfections, from the perfection of generosity to the 
perfection of wisdom. There is one thing which allows 
one to make progress in these six perfections, and this 
is vigilance. 

A bodhisattva who is not vigilant will not be able to 
make progress in these five ways of cultivating the 
seeds of awakening. If he is vigilant, he will be able to 
make progress in them. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1037c5-16, trans. T.T.S. and D.S. 


Someone who is not lazy does not enjoy sitting and 
lying around. He does not take pleasure in this. He 
sees the powerful virtue of carrying out both important 
and incidental tasks, and regards any task he 
undertakes as worth being taken to successful 
completion. 

When he works, he is not concerned about whether 
he is hungry or thirsty, cold or hot, on time or behind 
time. He does not have a negative view of his own 
abilities. He does not get upset if a major task is left 
unfinished. 

When he successfully completes a task, he is 
pleased by his own abilities, and praises the results of 
the energetic efforts he has made. ... He does not 
leave a task unfinished halfway through. 


Upaàsaka-$ila Sūtra, Taishö vol.24, text 1488, ch.18, 
p.1053a1-9, trans. T.T.S. and D.S. 


M.105 The perfections as generating a Buddha- 
field 


This passage explains that the practice of the 
perfections both creates a better world here and now 


649 





Thứ năm, luôn ca ngợi sự tuyệt vời của ba ngôi báu. 


Người trí tu dưỡng sự tỉnh thức luôn huân tập bản 
thân theo năm cách này. 


Có thêm sáu loại tu tập. Đó là Sáu toàn thiện, từ sự 
toàn thiện của lòng quảng đại đến sự toàn thiện của trí 
tuệ. Có một điều cho phép người đạt được tiến bộ 
trong Sáu toàn thiện này và đó là sự cảnh giác. 

Bồ-tát thiếu cảnh giác sẽ không thể tiến bộ trong năm 
cách gieo trồng hạt giống tỉnh giác ngộ này. Nếu có sự 
cảnh giác, vị ấy sẽ có thé đạt được tiễn bộ. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 4, tr. 1037c5-16, do T.T.S. và D.S. dich tiêng 
Anh). 


Ai không biếng nhác thì không thích ngồi và nằm 
nhiều. Người ày không lấy làm hoan hỷ khi làm việc 
này. Người ấy nhận tháy công đức to lớn của việc thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng lẫn thứ yếu và xem xét 
bất kỳ việc nào đảm nhận cũng đáng thành tựu viên 
mãn. 

Khi làm việc, người ấy không quan tâm đến việc 
mình đói hay khát, lạnh hay nóng, đúng giờ hay trễ giờ. 
Người ấy không có cái nhìn tiêu cực về khả năng của 
chính mình. Người ấy không phiền lòng khi công việc 
quan trọng bị dang dở. 

Khi công việc được thành tựu viên mãn, người ấy hài 
lòng về khả năng của chính mình và tán thán những 
thành quả mà người ấy đã nỗ lực đạt được... Người ấy 
không bỏ dở công việc giữa chừng. 


(Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đại Chánh 24, đoạn 1488, 
chương 18, tr. 1053a1-9, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng 
Anh). 

M.105 Sự toàn thiện tạo nên Phật điền 


Đoạn trích này giải thích việc tu tập các toàn thiện 
vừa tạo ra một thé giới tót đẹp hơn Bây giò, và tại đây, 








dẫn đến một quốc độ Phật thậm chí tốt đẹp hơn, ở đó 
Bồ-tát sẽ cư ngụ khi chứng đắc Phật quả, và đó sẽ là 
một cảnh giới lý tưởng cho các chúng sinh khác tái 
sanh vé. 


Phật bảo, 'Này thiện nam, quốc độ của chúng sinh là 
quốc độ Phật của Bó-tát. Vì sao vậy? 

Tùy theo mức tăng ích an lạc của chúng sinh mà Bò- 
tát tiếp thọ quốc độ Phật; 

tùy theo loại chúng sinh được điều phục như thế nào 
mà Bồ-tát tiếp thọ quốc độ Phật nhu vậy; 

tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh 
thâm nhập Phật trí mà tiếp thọ quốc độ Phật; 

tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh 
làm trỗi dậy căn tính của Bồ-tát mà tiếp nhận quốc độ 
Phật. Vì sao vậy? 

Vì Bồ-tát tiếp thọ quốc độ thanh tịnh chỉ vì lợi ích của 
chúng sinh. 


Này Bảo Tích, ví như một người có thể xây dựng đền 
đài nhà cửa trên khoảng đất trống, tùy ý không trở 
ngại; nhưng không thể xây dựng như vậy ở giữa hư 
không. 

Cũng vậy, Bồ-tát vì muốn thành tựu chúng sinh mà 
ước nguyện tiếp thọ quốc độ Phật. Ước nguyện tiếp 
thọ quốc độ Phật không thể tìm thấy giữa hư không. 


Lại nữa, này Bảo Tích, quốc độ của ý chí hướng 
thượng (tăng thượng ý lạc độ / trực tâm) là Phật quốc 
độ của của Bồ-tát, khi Bồ-tát thành tựu bồ-đề, các 
chúng sanh đã tích tập tư lương của hết thảy thiện căn 
sẽ sanh về đó ... 


Quốc độ (xây dựng bằng) bố thí là Phật quốc độ của 
Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành bồ-đề, những chúng sinh nào 
có thé thí xả tất cả sẽ tái sinh vào đó. 

Quốc độ trì giới là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bò- 
tát thành Phật, chúng sinh tu hành mãn nguyện, và đã 
hộ trì mười thiện nghiệp đạo sẽ tái sinh vào đó. 

Quốc độ nhẫn là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát 
thành Phật, những chúng sinh tự trang nghiêm bằng ba 





and leads to an even better Buddha-field in which the 
bodhisattva will dwell when he attains Buddhahood, 
and which will be an ideal realm for other beings to be 
reborn into. 


The Blessed One said, 'Son of good family, the 
Buddha-field of a bodhisattva is a field of living beings. 
Why is this? 

It is because a bodhisattva obtains a Buddha-field to 
the extent that he helps living beings. 

A bodhisattva obtains a Buddha-field as living beings 
develop discipline. 

A bodhisattva obtains a Buddha-field as living beings 
enter into Buddha-knowledge through entering his 
Buddha-field. 

A bodhisattva obtains a Buddha-field as living beings 
cultivate noble spiritual faculties through entering his 
Buddha-field. Why is this? 

Son of good family, it is because the Buddha-fields of 
bodhisattvas are created for the sake of living beings. 


Ratnakara, even if one wants to measure space, 
space cannot be measured or adorned. 

In the same way, Ratnäkara, a bodhisattva 
understands that all phenomena are just like space, 
and even if he wanted to measure his Buddha-field in 
order to bring living beings to maturity, a Buddha-field 
is like space, and cannot be measured or adorned. 


What's more, Ratnakara, the Buddha-field of a 
bodhisattva is a field of good intentions, and when he 
attains awakening, living beings who are sincere and 
honest are born in his Buddha-field. ... 


The Buddha-field of a bodhisattva is a field of 
generosity, and when he attains awakening, living 
beings who have given everything up gather in his 
Buddha-field. 

The Buddha-field of a bodhisattva is a field of ethical 
discipline, and when he attains awakening, living 
beings who have perfected their motivations, and who 
guard their practice of the ten wholesome kinds of 


650 





vừa dán đến một Phát điên tót hon, trong đó BÓ-tát sẽ 
an trú khi đạt được quả Phật và đó sẽ là cảnh giới lý 
tưởng cho những chúng sinh khác tái sinh vào. 


Đức Thế Tôn nói: “Này thiện nam tử, Phật điền của 
Bồ-tát là của chúng sinh. Tại sao như vậy? 

Đó là bởi vì Bồ-tát thành tựu Phật điền dưới khía 
cạnh giúp đỡ chúng sinh. 

Bồ-tát thành tựu Phật điền khi chúng sinh tu tập đạo 
đức. 

Bồ-tát thành tựu Phật điền khi chúng sinh thâm nhập 
tri kiến Phật thông qua việc thành tựu Phật điền. 

Bồ-tát thành tựu Phật điền khi chúng sinh tu dưỡng 
các năng lực tâm linh cao quý thông qua việc thành tựu 
Phật điền. Tại sao như vậy? 

Thiện nam tử, đó là vì các Phật điền của các Bó-tát 
được tạo ra vì lợi ích của chúng sinh. 


Này Bảo Tích (Rafnäkara), ngay cả khi người muốn 
đo lường hư không, hư không không thể đo hay trang 
hoàng đượcĐ2. 

Tương tự, này Bảo Tích, Bồ-tát hiểu rằng tất cả pháp 
đều giống như hư không và ngay cả khi vị ấy muốn đo 
lường Phật điền để nhiếp phục chúng sinh, Phật điền 
cũng giống như hư không và không thể đo lường hoặc 
trang hoàng được. 


Hơn nữa, này Bảo Tích, Phật điền của Bồ-tát là một 
thửa ruộng thiện ý và khi vị ấy chứng ngộ, những 
chúng sinh thành tâm và lương thiện sẽ được sinh ra 
trong Phật điền này... 


Phật điền của Bó-tát là một thửa ruộng của lòng 
quảng đại và khi vị ấy chứng ngộ, những chúng sinh từ 
bỏ mọi thứ sẽ hội tụ trong Phật điền. 

Phật điền của Bồ-tát là một thửa ruộng của kỷ luật 
đạo đức và khi vị ấy chứng ngộ, những chúng sinh đã 
toàn thiện các động lực của mình và những người 
phòng hộ việc tu tập mười loai hành động thiện, sẽ hội 
tụ trong Phật điền. 








mươi hai tướng tốt, thành tựu nhẫn nhục nhu hoà tịch 
tính sẽ tái sinh vào đó. 

Quốc độ tinh tán là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bò- 
tát thành Phật, chúng sinh nào cần mẫn tinh tấn trong 
tất cả thiện phẩm sẽ tái sinh vào đó. 


Quốc độ thiền-na là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bò- 
tát thành Phật, những chúng sinh có tâm định tinh với 
chánh niệm chánh tri sẽ tái sinh vào đó. 

Quốc độ trí tuệ là Phật quốc độ của BÓ-tát. Khi Bồ-tát 
thành Phật, tất cả chúng sanh nhập chánh tánh đều sẽ 
tái sanh vào đó. 

Quốc độ bốn vô lượng là Phật quốc độ của Bồ-tát. 
Khi Bồ-tát thành Phật, những chúng sinh an trú với từ, 
bi, hỷ, xả sẽ tái sinh vào đó... 


Như vậy, thiện nam tử, tùy theo bồ-đề tâm của BÓ-tát 
như thế nào, như vậy là ý lạc (ý chí định hướng) của 
Bồ-tát. Tùy theo ý lạc (thâm tâm) như thế nào mà như 
vậy khởi gia hành. Tùy theo gia hành mà khởi tăng 
thượng ý lạc (ý chí hướng thượng). 

Tùy theo tăng thượng ý lạc mà khởi quyết trạch. Tùy 
theo quyết trạch mà khởi thắng hành. Tùy theo thắng 
hành mà khởi hồi hướng. Tùy theo hồi hướng như vậy 
khởi phương tiện. 

Tùy theo phương tiện thanh tịnh quốc độ. Tùy theo 
sự thành tựu chúng sinh mà quốc độ Phật thanh tịnh. 
Tùy theo thanh tịnh quốc độ như thế nào mà thành tựu 
chúng sanh như vậy. 

Tùy theo thanh tịnh chúng sanh như thế nào mà 
thanh tịnh trí tuệ như vậy. Tùy theo thanh tịnh trí tuệ 
mà thanh tịnh thuyết pháp. Tùy theo thanh tịnh thuyết 
pháp mà thanh tinh trí và hành.” 





action, gather in his Buddha-field. 

The Buddha-field of a bodhisattva is a field of patient 
acceptance, and when he attains awakening, living 
beings who are adorned with the thirty-two bodily 
characteristics of a Buddha, and who have attained 
perfection in patient acceptance, moral self-discipline, 
and meditative calm, gather in his Buddha-field. 

The Buddha-field of a bodhisattva is a field of vigour, 
and when he attains awakening, living beings who have 
undertaken the vigorous pursuit of everything which is 
wholesome gather in his Buddha-field. 


The Buddha-field of a bodhisattva is a field of 
meditation, and when he attains awakening, living 
beings who have fully developed mindfulness and 
awareness gather in his Buddha-field. 

The Buddha-field of a bodhisattva is a field of 
wisdom, and when he attains awakening, living beings 
who are firmly established in perfection gather in his 
Buddha-field. 

The Buddha-field of a bodhisattva is the four limitless 
states, and when he attains awakening, living beings 
who dwell in loving kindness, compassion, empathetic 
joy, and equanimity gather in his Buddha-field. ... 


So, son of good family, the good intentions of a 
bodhisattva are as strong as his determination to attain 
awakening. His practice is as strong as his good 
intentions. His determination is as strong as his 
practice. 

His profound meditative understanding is as strong 
as his determination. His good conduct is as strong as 
his — profound meditative understanding. ^ His 
development is as strong as his good conduct. His skill 
in means is as strong as his development. 

The purity of his Buddha-field is as strong as his skill 
in means. The living beings in his Buddha-field will be 
as pure as the Buddha-field itself. Their knowledge will 
be as pure as those living beings themselves. 

The teachings they receive will be as pure as their 
knowledge allows for. The good conduct that is based 
on their knowledge will be as pure as the teachings 
they receive. Their minds will be as pure as the good 
conduct that is based on their knowledge. 


651 





Phật điền của Bó-tát là thửa ruộng của sự kiên nhẫn 
và khi vị ấy chứng ngộ, những chúng sinh được trang 
nghiêm với ba mươi hai tướng. tốt của Phật và thành 
tựu sự toàn thiện trong kiên nhẫn, tự tuân giữ. đạo đức 
và thiền định tĩnh tâm, tụ hội trong Phật điền của vị ấy. 

Phật điền của Bồ-tát là một thửa ruộng của sự tinh 
tấn và khi vị ấy chứng ngộ, những chúng sinh tinh tán 
theo đuồi tạo tác tất cả việc thiện sẽ tụ hội trong Phật 
điên. 


Phật điền của Bồ-tát là một thửa rộng của thiền định 
và khi vị ây chứng ngộ, những chúng sinh tu hành 
chánh niệm và tỉnh giác viên mãn sẽ tụ hội trong Phật 
điền. 

Phật điền của Bó-tát là một thửa ruộng của trí tuệ và 
khi vị ây chứng ngộ, những chúng sinh an lập vững 
vàng trong toàn thién93 sẽ tu hội trong Phát điền. 

Phật điền của Bồ-tát là bốn trang thái vô hạn và khi vị 
ấy chứng ngộ, những chúng sinh an trú trong tâm từ, 
bi, hỷ xả và bình an tụ hội trong Phật điên của vị ây... 


Vì thế, thiện nam tử, thiện ý của Bồ-tát cũng lớn 
mạnh như quyết tâm chứng đắc giác ngộ. Sự tu tập 
cũng lớn mạnh như thiện ý của vị ấy. Sự quyết tâm 
cũng lớn manh như việc vị ấy tu tập. 

Sự hiểu biết sâu xa về thiền định cũng lớn manh như 
quyết tâm của vị ấy. Đức hạnh cũng lớn mạnh như sự 
hiểu biết sâu xa về thiền định của vị ấy. Sự phát triển 
cũng lớn mạnh như đức hạnh của vị ấy. Sự thiện xảo 
trong các phương tiện cũng lớn mạnh như sự phát 
triển của vị ấy. 

Sự thanh tịnh của Phật điền cũng lớn mạnh như sự 
thiện xảo trong các phương tiện của vị ấy. Chúng sinh 
trong Phật điền sẽ thanh tinh nhu chính Phật điền áy. 
Trí tuệ của họ cũng sẽ thanh tịnh như chính những 
chúng sinh ấy. 

Những giáo lý nhận được sẽ thanh tịnh như trí tuệ họ 
nhận được. Đức hạnh dựa trên trí tuệ sẽ thanh tịnh 
như những giáo lý mà họ nhận được. Tâm của họ sẽ 
thanh tịnh như đức hạnh dựa trên trí tuệ của họ. 








Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.1, sections 12—14, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.106 Chân thật Bô-tát 


Đoạn này phác hoa trí tuệ vi diệu và tâm bi dũng 
mãnh của BÓ-tát chân thật. 


Này các Hiền giả, Trí tuệ ba-la-mật là mẹ Bó-tát, 
phương tiện thiện xảo đó là cha, hêt thảy dáng Dao sư, 
déu từ đây mà sinh. 


Lấy pháp hy làm vợ; từ và bi là hai con gái. Chân thật 
và Pháp, là hai người con trai. Tư duy nghĩa Không là 
nhà. 


Đó là những anh hùng chiến thắng, đã diệt trừ oán 
địch phiền não; dũng mãnh công kích bốn thứ ma,421 
dựng cờ chiên thăng Bô-dê tràng. 


Thật thấy không sanh, không xuất sanh, vẫn cố ý thọ 


sanh,422 xuất hiện trong hết thảy quốc độ, như mặt 
trời rọi khắp. 


Phụng hiến trăm ức Phật, Đạo Sư, bằng tất cả cúng 
phẩm, tuy vậy thường không hé phân biệt, sở y423 
Phật và ta. 


Thanh tịnh quốc độ Phật, như thanh tịnh sở hành 
chúng sanh. Đi cùng quóc độ nhu hư không, dù với 
các chúng sanh, không có tưởng chúng sanh.424 


Sắc, âm thanh, và oai nghi, của hết thảy chúng sanh, 
Bô-tát lực vô úy, thị hiện trong sát-na. 


Tuy giác tri Ma nghiệp, vẫn tùy chuyển theo Ma, vì 
đặc phương tiện ba-la-mật, thị hiện tât cả sự. 





Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.1, sections 12—14, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.106 The true bodhisativa 


This passage outlines the wondrous wisdom and 
heroic and adaptable compassion of the true 
bodhisattva. 


The perfection of wisdom, my friend, is the mother of 
the bodhisattvas. Skill in means is their father. The 
Guides are born from these two. 


Their wife is the pleasures of the Dharma, and loving 
kindness and compassion are their daughters. Truth 
and Dharma are their sons, and their home is 
contemplation of the meaning of emptiness. ... 


They are victorious heroes who have destroyed their 
enemies, the defilements. They have dared to attack 


the four Màras, 420 
seat of awakening. 


and planted their banners on the 


They appear to choose to be born, but they are not 


born, they do not come into existence. 4?1 They appear 
in all Buddha-fields like rising suns. 


Having worshipped countless Buddhas, Guides, with 
all kinds of offerings. They do not take themselves or 


the Buddhas as a foundation.^?? 


They purify all Buddha-fields, just as they purify the 
actions of living beings. They have attained the field of 


space and have no concept of living beings. 42? 


The skilful bodhisattvas can, in an instant, manifest 
the forms, sounds, and speech of living beings. 


They are awake to the actions of the Māras and 
imitate their actions. With perfect skill in means, they 
manifest all of their deeds. 


652 





(Kinh Duy-ma-cát só thuyét, chuong 1, phàn 12-14, 
do D.S. dich tiéng Anh). 


M.106 Bó-tát chán chánh 


Doan này phác hoa trí tué vi diệu, lòng từ bi quà cảm 
và ứng biên của Bô-tát chân chánh. 


Này đạo hữu, sự toàn thiện của trí tuệ là me94 cüa 
các Bô-tát. Sự thiện xảo trong phuong tiện là cha. 
Những người dẫn duóng?? được sinh ra từ hai điều 
này. 


Vợ là hỷ lạc trong giáo pháp, tâm từ và tâm bi là con 
gái. Chân lý và giáo pháp là con trai và ngôi nhà là sự 
quán chiếu về ý nghĩa của tính không... 


Các vị ấy là những người hùng thắng trận đã tiêu diệt 
kẻ thù, là những phiền não. Các vị ấy đã dám tấn công 
bốn ma vương và cắm những ngọn cờ trên tòa giác 
ngộ. 


Các vị ấy thị hiện do lựa chọn để sinh, nhưng không 


thực sự được sinh ra, không tồn tai. 96 Các ấy thị hiện 
trong tât cả các Phật điên nhu mặt trời mọc. 


Thờ kính vô số các đức Phật, những người dẫn 
đường, với đủ các loại cúng dường. Các vị ây không 
lấy bản thân hay các đức Phật làm nén táng.97 


Các vị ấy thanh tịnh tất cả các Phật điền, cũng giống 
như thanh tịnh hành vi của chúng sinh. Các vị ây thành 
tựu thử ruộng của hư không và không có khái niệm vé 
chúng sinh.98 


Các Bồ-tát thiện xảo có thé, ngay lập tức thị hiện các 
hình tướng, âm thanh và lời nói của chúng sinh. 


Các vị ấy tỉnh giác trước hành động của các ma 
vương và mô phỏng hành động của chúng. Với sự 
thiện xảo viên mãn trong các phương tiện, các ây thị 








Hoặc thị hiện thân già, bệnh, chết, an trụ pháp như 
huyén, dé thuán thục hét thảy hữu tinh. 


Hoặc hiện lửa tận thé, đốt cháy rực cõi đất; khiến ai 
tưởng thường hằng, hiểu rõ pháp vô thường. . 


Hoặc tai kiếp tật dịch,ZŠ thị hiện cây cỏ thuốc, dé 
cho người được uông, trị dứt các dịch bệnh. 


Hoặc tai kiếp đói kém; hiện thân làm thức ăn; trước 
cứu người đói khát, sau dạy pháp giải thoát. 


Hoặc tai kiếp đao binh; khơi dậy tâm từ bi, giáo hóa 
chúng sinh kia, dé sông không tranh chấp. 


Hoặc khi giữa chiến trận, bình đẳng hai phía địch, 
Bô-tát bằng đại lực, khiên họ vui hòa hợp. 


Quốc độ Phật vô lượng, địa ngục cũng vô biên, cố ý 
đi khắp cả, vì lợi lạc chúng sanh. 


Hiện thân bàng sanh thú, trong hết thảy giống loài, đi 
kháp nơi thuyét pháp, nên được goi Đạo sư. 


Thị hiện thọ dục lạc, mà vẫn hiện hành thiền, làm rối 
loạn các ma, không cho chúng tự tiện. 


Hy hữu như trong lửa, nở một đoá sen hồng; hành 
thiền trong ngũ dục, cũng hy hữu như vậy.426 





They make themselves appear to be old, ill, or dead. 
They live creating illusions to bring living beings to 
maturity. 


They manifest the burning of the Earth when the 
world is consumed by fire at the end of an eon. They 
demonstrate impermanence to living beings who think 
in terms of permanence. ... 


In the shorter eons afflicted by disease, 424 they 
become the best of medicines, by which living beings 
are liberated and become happy and healthy. 


In the shorter eons afflicted by famine, they become 
food and drink. They teach the Dharma to living beings 
who have been relieved of their hunger and thirst. 


In the shorter eons afflicted by the use of swords, 
they meditate on loving kindness, and instruct 
countless living beings in non-violence. 


In the midst of great battles they favour neither side. 
Greatly powerful bodhisattvas delight in bringing people 
together in harmony. 


In order to help living beings, they descend with full 
awareness into the hells which are inconceivable to 
those in a Buddha-field. 


They reveal themselves amongst all kinds of animals. 
Because they teach the Dharma everywhere, they are 
called the Guides. 


They manifest the gratification of sensual desire and 
the meditation of the meditators. They confound the 
Māras and give them no way in. 


Just as the illusion of a lotus in the midst of fire can 
be shown to not really exist, they show that both 


653 





hiện tất cả các việc làm của ma vương. 


_ Các vị ấy thị hiện bản thân già, óm hoặc chết. Các vị 
ây sông đề tạo những huyền hóa mang chúng sinh dên 
sự thành thục. 


Các vị ấy thị hiện sự đốt cháy trái đất khi thế giới bị 
thiêu rụi bởi lửa vào cuối kỷ nguyên. Các vị ấy cũng thể 
hiện sự vô thường với những chúng sinh nghĩ về sự 
thường hằng... 


Trong những kiếp ngắn hơn dau khổ bởi bệnh tật,59 
các vị ấy trở thành loại thuốc tốt nhất, nhờ đó chúng 
sinh được giải thoát và trở nên hạnh phúc và khỏe 
mạnh. 


Trong những kiếp ngắn hơn đau khổ bởi nạn đói 
kém, các vị ây trở thành thức án và thức uống. Các vị 
ấy giảng dạy giáo pháp của Phật cho những chúng 
sinh đã được giải tỏa khỏi cơn đói khát. 


Trong những kiếp ngắn hơn đau khổ bởi chiến tranh, 
các vi åy hành thiên vé lòng từ bi và chỉ dân vô lượng 
chúng sinh sông bât bạo động. 


Giữa những trận chiến lớn, các vị ấy không ủng hộ 
bên nào. Các Bô-tát với sức mạnh vĩ đại rất hoan hỷ 
trong việc mang mọi người sông với nhau trong hòa 
hợp. 


Để cứu giúp chúng sinh, các vị ấy giáng xuống các 
địa ngục với chánh niệm viên mãn điêu mà những 
người ở trong Phật điên khó có thê hình dung được. 


Các vị ấy hiên bày bản thân giữa tất cả các loại động 
vật. Do vì giảng dạy giáo pháp của Phật ở khắp moi 
nơi, các vị ây được gọi là những người chỉ đường. 


Các ấy thị hiện sự thỏa mãn dục vọng giác quan và 
sự thiên định của các thiên giả. Họ làm các ma vương 
bôi rói và không có lôi vào. 


Giống như huyễn ảo của một bông sen trong giữa 
lửa có thê thực chứng là không tôn tại, các vị ây cũng 








CÓ ý hiện dâm nữ, dẫn dụ người háo sắc; trước láy 
dục câu móc, sau dân vào Phật trí. 


Hoặc thị hiện ấp chủ, thương chủ và té quan, đại 
thân và liêu thuộc, vì lợi lạc chúng sinh. 


Với chúng sanh nghèo khốn, hiện làm kho vô tận; rồi 
nhân ban phát thí, khién phát Bô-đề tâm. 


Với kẻ tâm kiêu mạn, hiện làm đại lực sĩ, khuất phục 
các kiêu man, đưa vé vô thượng dao. 


Hoặc thị hiện đứng đầu, giữa chúng sanh kinh sợ, 
trước bó thí vô úy; sau khién phát dao tâm. 


Hoặc hiện Tiên ngũ thông, thanh tịnh tu phạm hạnh, 
dé dán dát quân sinh, trụ giới, nhân, tự chê. 


Các Bó-tát Dao sư, thấy chúng sanh ở đây, dáng 
cung kính phụng sự, hiện thân làm tôi tớ, hoặc dé tử 
hâu cận. 


Tùy theo phương tiện gì, khiến chúng sanh vui pháp, 
hiện tât cả tác sự, khéo học đại phương tiện. 


Như thé, học vô biên, sở hành cũng không bờ; trí tuệ 
không biên tê, người độ vô sô chúng. 





sensual desire and meditation do not really exist. A25 


With full awareness, they become prostitutes in order 
to draw men to them. They use lust to hook them, and 
when they have enticed them, they establish them in 
the understanding of a Buddha. 


They always become village headmen, caravan- 
leaders, priests, prime ministers, or ministers in order to 
help living beings. 


They become inexhaustible treasures for living 
beings who are in poverty. Having given them gifts, 
they cause the awakening-mind to arise in them. 


For living beings who are full of arrogant pride, they 
become great champions and set them on the path of 
supreme awakening in which all pride is destroyed. 


They always remain in the presence of living beings 
who are tormented by fear. Having given them the gift 
of fearlessness, they bring them to the maturity of 
awakening. 


They become celibate sages who possess the five 
kinds of higher knowledge, and spur living beings on in 
their ethical discipline and in holding fast to the joys of 
patient acceptance. 


The Leaders regard living beings as spiritual teachers 
worthy of service. They become their slaves, their 
servants, and enter into their discipleship. 


They use whatever means they have at their disposal 
that living beings might delight in the Dharma. They 
have great mastery of skill in means, and manifest all 
kinds of actions 


Their skill is limitless, and their sphere of activity is 
limitless. They possess limitless understanding, and 
liberate a limitless number of living beings. 


654 





cho thấy rằng cả duc vong lẫn thiền định đều không 
thực sự tồn tại.80 


Với chánh niệm viên mãn, các vị ấy trở thành gái lầu 
xanh để lôi kéo đàn ông. Các vị ấy dùng dục vọng để 
móc nối họ và khi đã lôi kéo được họ, các vị ấy thiết lập 
sự hiểu biết về đức Phật. 


Các vị ấy luôn trở thành trưởng làng, trưởng đoàn lữ 
hành, linh mục, thủ tướng, hoặc các mục su dé giúp 
chúng sinh. 


Các vị ấy trở thành kho báu vô tận cho những chúng 
sinh nghèo khổ. Với sự ban bố những món quà ấy, các 
Bồ-tát tạo nhân duyên cho chúng sinh phát khởi tâm 


bò-đè6†. 


Đối với những chúng sinh đầy kiêu căng ngạo mạn, 
các vị ấy trở thành những nhà vô địch vĩ đại và đưa 
chúng sinh vào con đường giác ngộ tối thượng, trong 
đó mọi kiêu ngạo đều bị tiêu trừ. 


Các vị ấy luôn ở trong sự hiện diện của những sinh 
vật đang bị dày vò bởi nỗi lo sợ. Ban bố những món 
quà của sự không sợ hãi, các Bồ-tát đưa chúng sinh 
đến sự thành thục của giác ngộ. 


Các vị ấy trở thành những bậc thánh hạnh thánh sở 
hữu năm loại thân thông và thúc đây chúng sinh tuân 
giữ đạo đức và giữ vững niêm hỷ lạc của hạnh kiên 
nhẫn. 


Các vị lãnh đạo xem chúng sinh là những người thầy 
tâm linh đáng được phục vụ. Các vị ây trở thành nô lệ, 
tôi tớ và trở thành đệ tử của họ. 


Các vị ấy tùy ý sử dụng bất cứ phương tiện nào 
khiến chúng sinh cảm thấy vui thích với giáo pháp của 
Phật. Các thành tựu thiện xảo siêu việt trong các 
phương tiện và thị hiện tất cả các loại hành động. 


Sự thiện xảo của các vị ấy là vô hạn và phạm vi hoạt 
động là vô bién. Họ sở hữu sự hiểu biêt vô hạn và giải 
thoát vô sô chúng sinh. 








Dù hết thảy chư Phật, trải qua vô lượng kiếp, tán 
thán công đức này, cũng không thê nói hết. 


Pháp như vậy, ai nghe, mà không phát bồ-đề? Chỉ 
trừ kẻ vô dụng, hoặc si ám, vô tri. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.7, section 6, verses 1-2, 
12—19, 24- 42, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Bó-tát nguyện và Bồ-tát giới 


M.107 Phó Hiền hành nguyện 


Đoạn này đặc biệt tập trung vào hạnh nguyện phụng 
sự tát cả chúng sanh. 


Mười nguyện lớn này là gì? 

Thứ nhất là lễ kính chư Phật. 

Thứ hai là xưng tán các đức Như Lai. 

Thứ ba là cúng dường rộng khắp. 

Thứ tư là sám hối các nghiệp chướng đã tạo. 
Thứ năm là tùy hỷ công đức của người khác. 


Thứ sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp luân. 

Thứ bảy là thỉnh Phật ở lại trên thế gian. 

Thứ tám là thường tu tập theo lời Phật dạy. 

Thứ chín là hằng tùy thuận chúng sanh. 

Thứ mười là hồi hướng tất cả cho tất cả chúng 
sanh... 


Này thiện nam, lại nữa, nói tùy thuận tất cả chúng 
sanh là như vầy: Có nhiều loại chúng sanh sai khác 
trong tất cả cõi nước ở mười phương pháp giới... 

Với những ai khổ đau vì bệnh, tôi sẽ làm một vị 
lương y tốt. Với những ai bị lạc đường thì tôi sẽ chỉ cho 
con đường chân chánh. Với những ai trong bóng tối, tôi 
sẽ mang cho ánh sáng rực rỡ. Với người nghèo khó, 





It would not be easy even for the Buddhas to express 
all of their good qualities, even over the course of 
countless eons, of countless hundreds of eons. 


What intelligent person, having heard this 
incomparable Dharma would not set out to attain 
awakening? Only inferior beings who have no concept 
of wisdom. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.7, section 6, verses 1-2, 
12-19, 24-42, trans. from Sanskrit by D.S. 


Bodhisattva vows and precepts 


M.107 The 
Samantabhadra 


VOWS of the bodhisattva 


This passage focusses particularly on the vow to 
serve all living beings. 


What are these ten great vows? 

The first is to worship all the Buddhas. 

The second is to praise the names of the Tathāgatas. 

The third is to make abundant offerings. 

The fourth is to confess all actions performed in the 
past that hold one back. 

The fifth is to rejoice in other's virtues. 


The sixth is to request that the wheel of the Dharma 
be set in motion. 

The seventh is to request that the Buddhas remain in 
the world. 

The eighth is to always follow the Buddhas' teaching. 

The ninth is to always serve living beings. 

The tenth is to dedicate all good, pure actions to all 
living beings. ... 


Moreover, son of good family, the vow to constantly 
serve living beings can be explained in this way. In the 
realm of phenomena, throughout the ten directions of 
space, there are many different kinds of living beings. 


| will be a good doctor for all those who are suffering 
from illness. | will show the right path to those who 


655 





Sé không dé dàng gi ngay cá dói với các đức Phật 
dé biêu đạt tất cả những phẩm chất tôt dep, ngay cả 
trong vô sô kiép và trong vô sô hàng trăm kiếp. 


Người thông minh nào đã nghe giáo pháp vô song 
này, sẽ không bắt đầu đạt được sự chứng ngộ hay 
sao? Chỉ những chúng sinh tháp kém không có khái 
niệm về trí tuệ. 


(Kinh Duy-ca-mật sở thuyết, chương 7, phần 6, kệ 1- 
2, 12-19, 24- 42, do D.S. dịch tiêng Anh). 


BÒ-TÁT GIỚI NGUYỆN VÀ GIỚI LUẬT 


M.107 Bổn nguyện của Bó-tát Phó HiềnŠZ 


Đoạn trích này đặc biệt nhắn mạnh vào lời nguyện 
phụng sự tât cả chúng sinh. 


Mười nguyện lớn này là gì? 

Thứ nhất, thờ tất cả các đức Phật. 

Thứ hai, tán thán các danh hiệu của Như Lai. 

Thứ ba, cúng dường rộng rãi. 

Thứ tư, sám hối tất cả các hành vi tạo tác trong quá 
khứ khiến người ấy bị kiềm hãm lại. 

Thứ năm, lấy làm hoan hỷ về các đức hạnh của 
người khác. 


Thứ sáu, thỉnh bánh xe chân Iý63 chuyên động. 

Thứ bảy, thỉnh cầu các đức Phật ở lại thế gianŠ4. 

Thứ tám, luôn làm theo lời Phật dạy. 

Thứ chín, luôn phụng sự chúng sinh. 

Thứ mười, hồi hướng tất cả tạo tác thiện lành và 
thanh tịnh đến mọi chúng sinh... 


Hơn nữa, này thiện nam tử, lời nguyện không ngừng 
phụng sự chúng sinh có thể được giải thích theo cách 
này. Trong cảnh giới của các sự vậtÖ5, khắp mười 
phương tận hư không, có rất nhiều loại chúng sinh 
khác nhau... 

Ta sẽ là một bác sĩ giỏi dé chữa tri cho tất cả những 








tôi sẽ hướng dẫn khám phá kho báu. - 
Bó-tát làm lợi ích cho chúng sanh bình dàng như vậy. 


Vì sao thế? Nếu Bồ-tát hằng tùy thuận chúng sanh 
cũng là hằng tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật. 
Nếu tôn trọng phụng sự chúng sanh, cũng là tôn trọng 
phụng sự các đức Như Lai. Nếu khiến cho hết thảy 
chúng sanh phát sanh hoan hỷ, thì cũng khiến cho tất 
cả Như Lai hoan hy. 


Vì sao thế? Đó là vì tự thể của các đức Như Lai là 
tâm đại bi. Nhân bởi chúng sanh khởi tâm đại bi. Nhân 
bởi tâm đại bi mà phát tâm bồ-đề. Nhân bởi tâm bồ-đề 
mà thành Đẳng chánh giác. 


Ví như trong hoang dã sa mạc có cây chúa to lớn; rễ 
có được nước, thì cành, lá, hoa trái sum sé. 

Cây Bó-dà,4?7 vua của các loài cây, mọc trong vùng 
sinh tử hoang vu cũng nhu vậy. Tát cả chúng sanh là 
rễ; tất cả chư Phật và BÓ-tát là hoa trái; 

bằng nước dai bi tưới nhuần gốc rễ chúng sanh thì 
có thé tró hoa trí tué ba-la-mật của chư Phật và Bồ-tát. 


Vì sao thế? Vì chư Bồ-tát dùng nước đại bi mà làm 
lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác. Cho nên, quả bồ-đề 
thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh, thì 
hết thảy Bồ-tát không thể chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác. 


Này thiện nam tử, ông nên hiểu ý nghĩa này như vậy. 
Tâm bình dàng đổi với tát cả chúng sanh, thi có thê 
thành tựu viên mãn dai bi. Vì tâm đại bi tùy thuận 





have lost their way. I will bring blazing light to those in 
the dark of the night. | will lead the poor to discover 
hidden wealth. 

A bodhisattva brings abundant benefits to all living 
beings equally in this way. 


Why is this? If a bodhisattva serves living beings in 
any way he can, then he makes offerings to all the 
Buddhas. If he worships and honours them, then he 
also worships and honours the Tathagatas. If he bring 
happiness to living beings, then he bring happiness to 
all the Tathagatas. 


Why is this? lt is because all Buddhas, all 
Tathagatas, take the mind of great compassion as their 
body. For the sake of living beings, they cultivate great 
compassion. Out of this great compassion arises the 
awakening-mind. On the basis of this awakening-mind, 
they attain perfect awakening. 


It is like a great tree, a king of trees, growing in the 
wilderness, in the sands of a desert. If its roots find 
water, its branches, leaves, and glorious fruit will 
flourish. 


The Bodhi-tree, 426 the king of trees, growing in the 
wilderness of birth and death is like this. All living 
beings are its roots. All the Buddhas and bodhisattvas 
are its glorious fruits. 

By helping living beings by nourishing them with the 
water of great compassion, one can attain the glorious 
fruit which is the perfection of wisdom of all the 
Buddhas and bodhisattvas. 


Why is this? If all bodhisattvas help living beings by 
nourishing them with the water of great compassion, 
they wil be able to attain unsurpassed perfect 
awakening. Awakening is thus dependent on living 
beings. If there were no living beings, no bodhisattva 
could attain unsurpassed perfect awakening. 


You should understand things in this way, son of 
good family. Great compassion can be fully developed 
when one views all living beings with an impartial mind. 


656 





ai dang khó đau vì bệnh tật. Ta sẽ chi ra con đường 
đúng đắn cho những ai lạc lối. Ta sẽ mang lại ánh sáng 
rực rỡ cho những người trong đêm tối. Ta sẽ dẫn dắt 
người nghèo khó khám phá tài sản tiềm tàng. 

Bồ-tát mang lại lợi lạc to lớn cho tất cả chúng sinh 
một cách bình đẳng như vậy. 


Tại sao như vậy? Nếu Bồ-tát phụng sự chúng sinh 
bằng bất cứ phương pháp nào có thé thi vi áy cüng 
dường tất cả các đức Phát. Nếu vi ấy thờ phượng và 
tôn kính chúng sinh thì cũng thờ phượng và tôn kính 
Như Lai. Nếu vị ấy mang lại hạnh phúc cho chúng sinh 
thì vị áy cũng mang lại hạnh phúc cho tất cả Như Lai. 


Tại sao như vậy? Đó là vì tát cá các đức Phật, tất cả 
Như Lai, đều lấy tâm dai bi làm thân. Vì lợi lạc của 
chúng sinh, các ấy tu dưỡng lòng đại bi. Lòng đại bi 
này phát khởi tâm bồ-đề. Trên nền tảng của tâm bó-dé, 
các vị ấy đạt được sự giác ngộ viên mãn. 


Giống như một cây đại thụ, vua của các loài cây, 
mọc nơi hoang vu, trong cát của sa mạc. Nếu rễ của nó 
tìm thấy nước, cành, lá và rồi quả vẻ vang của cây ấy 
sẽ sinh sôi. 

Cây Bó-dé, 66 vua của các loài cây, mọc ở nơi đồng 
văng của sanh tử là như vậy. Moi chúng sinh đều là 
gốc rễ của nó. Tất cả các đức Phật và Bó-tát đều là 
hoa quả trang nghiêm của nó. 

Giúp đỡ chúng sinh bằng cách trưởng dưỡng họ với 
nước đại bi, người có thể thành tựu quả vị trang 
nghiêm là trí tuệ viên mãn của tất cả các đức Phật và 
Bồ-tát. 


Tại sao như vậy? Nếu tất cả các vị Bồ-tát giúp đỡ 
chúng sinh bằng cách trưởng dưỡng họ với nước đại 
bi, họ sẽ có thể thành tựu giác ngộ vô thượng viên 
mãn. Do đó, sự giác ngộ phụ thuộc vào chúng sinh. 
Nếu không có chúng sinh, không có Bồ-tát nào có thể 
thành tựu sự giác ngộ vô thượng viên mãn. 


Con nên hiểu mọi thứ theo cách này, này thiện nam 
tử. Lòng đại bi có thê được tu tập viên mãn khi người 
nhìn tát cả chúng sinh với một tâm bình đẳng. Với tâm 








chúng sanh, do đó mà thành tựu cúng dường Như Lai. 
Bô-tát tùy thuận chúng sanh là như vậy. 


Dù cho hư không giới tận diệt, chúng sanh giới tận 
diệt, nghiệp của chúng sanh tận diệt, phiền não của 
chúng sanh tận diệt, nguyện tùy thuận chúng sanh này 
của tôi không cùng tận. Niệm niệm tiếp nối liên tục, 
không gián đoạn, mà nghiệp thân, ngữ, ý, không hề 
mệt mỏi... 


Lúc báy giờ, Đại Bồ-tát Phó Hiền muốn trùng tuyên 
nghĩa trên, bèn quán sát kháp mười phương và nói 
những kệ tụng này: 


Tôi bằng thân, ngữ, ý thanh tịnh, kính lễ chư Phật ba 
đời,*28 trong khắp mười phương. 


Bằng oai lực của hạnh nguyện Phó Hiền, tôi phán 
thân hiện trước chư Như Lai, 


Phân thân vô số như cực vi, tôi kính lễ vô số Phật, 
nhiêu như cực vi trong thé giới, 


Trong một cực vi có vô só Phát, vő số chư Bô-tát bao 
quanh, vô tận pháp giới cũng như vậy, thâm nhuân bởi 
tât cả chu Phát... 


Ban bó an vui cho chúng sanh, như thé trái qua vô số 
kiép, lợi ích mười phương không cùng tận. 





With a mind of great compassion, one is able to serve 
all living beings, and thereby makes offerings to the 
Tathagatas. This is how a bodhisattva should serve 
living beings. 


Even when the realm of space is exhausted, when 
the realm of living beings is exhausted, when the 
effects of the previous actions of living beings are 
exhausted, when the defilements of living beings are 
exhausted, my service will not be exhausted. I will think 
of them continuously, without interruption. | will not 
grow weary in body, speech, mind, or activity. ... 


At that time, the bodhisattva, the great being 
Samantabhadra, in order to emphasize the meaning of 
what he had said, addressed these words to the ten 
directions of space. 


Pure in body, speech, and mind, | bow to all the lions 


amongst men of the three times, ^?" throughout all 
worlds in the ten directions of space, omitting none. 


Through the great power of the vows of the 
bodhisattva Samantabhadra, | appear before all the 
Tathagatas. 


By manifesting as many bodies as these are atoms in 
the world, | bow to as many Buddhas as there are 
atoms in the world. 


In every atom, there are as many Buddhas as there 
are atoms in the world, each surrounded by a host of 
bodhisattvas. 


Every atom in the endless expanse of phenomena is, 
| firmly believe, completely permeated by all the 
Buddhas. ... 


I will work unceasingly for the benefit of all beings in 
the ten directions of space, for as many eons as there 
are atoms in the world, bringing an end to all of the evil 
paths of suffering, and bringing happiness to all beings. 


657 





đại bi, vị ấy có thé phụng sự tất cả chúng sinh và do 
đó, cúng dường các bậc Nhu Lai. Đây là cách Bô-tát 
nên phụng sự chúng sinh. 


Thậm chí, khi cõi hư không kiệt quệ, khi cõi chúng 
sinh kiệt quệ, khi hiệu ứng của những việc làm trước 
đây của chúng sinh kiệt quệ, khi phiền não của chúng 
sinh cũng kiệt quệ thì tinh thần phụng sự của ta cũng 
không kiệt quệ. Ta sẽ nghĩ về chúng liên tục, không bị 
gián đoạn. Ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi trên thân 
thể, lời nói, tâm trí hay hoạt động... 


Vào lúc bấy giờ, Bó-tát, đại sĩ Phó Hiền, để nhắn 
mạnh ý nghĩa của lời Ngài đã nói, nén thuyét những lời 
này dên mười phương tận hư không. 


Thanh tịnh vé thân thé, lời nói, tâm ý, ta lay tắt cá sư 
tử trong số loài người trong ba chiêu thời gian,Š7 khắp 
tật cả các cõi trong mười phương tận hư không, không 
bỏ sót một cõi nào. 


Nhờ sức mạnh to lớn của những lời phát nguyện của 
Bô-tát Phó Hiên, Ta thị hiện trước tât cả các Như Lai. 


Bằng cách thị hiện nhiều hình tướng như số lượng 
nguyên t68 trên thế gian, Ta đảnh lễ hằng sa các đức 


Phật cũng như sống lượng nguyên tử tồn tại trên thé 
gian. 


Trong mỗi nguyên tử, có bao nhiêu nguyên tử thì có 
bây nhiêu các đức Phật trên thê gian, môi vị được phò 
hộ bởi các vị Bô-tát. 


Ta tin chắc rằng mỗi nguyên tử trong dải rộng vô tận 
của các sự vật, déu được tát cá các đức Phát thám 
nhuán hoàn toàn... 


Ta sẽ làm việc không ngừng vi lợi lạc của tất cả 
chúng sinh trong mười phương tận hư không, cho bao 
nhiêu nguyên tử thi cho bấy nhiêu kiếp trên thé gian, 
chám dứt tất cá các ác đạo của dau khó và mang lại 








Tôi thường phụng sự các chúng sanh, cho đến tận 
các kiếp vị lai, thường tu hạnh lớn của Phó Hiền, chứng 


đắc quả Vô thượng BÓ-dé. 
Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 293, 
pp.844b24—29, 845c24-25, 846a07-28, 846c29- 


847a07, 847b13—16, ch.40, dich Anh D.S. 


M.108 Bồ-tát giới hệ Phạm võng 


Đoạn này dẫn ra một tụ mười giới trọng và bón mươi 
tám giới khinh của Bồ-tát. 

Bộ luật này phát triển ở Trung Hoa và được dùng cho 
hàng xuất gia sung cho giới luật tăng viện, và cũng 
được áp dụng cho những cư sĩ chí thành. 

Đây cũng là trường hợp ở Hàn Quốc. Ở Nhật Bán 
luật này dùng dé thay thé bộ luật xuát gia. 


Mười Giới Trọng^29 


Đức Phật nói với các Phật tử: 'Có mười giới trọng 
của Bồ-tát. Nếu ai đã thọ giới Bồ-tát mà không tụng 
những giới này, người ấy không phải là Bồ-tát, không 
phải là hạt giỗng Phật. 

Chính Ta cũng tụng những giới này. Tát cả Bồ-tát 
quá khứ đã học (những giới này). Tất cả các BÓ-tát 
tương lai sẽ học (những giới này). Tất cả các BÓ-tát 
hiện tại cũng đang học (những giới này). Đã lược 
thuyết tướng mạo ba-la-đề- mộc-xoa của Bó-tát, cần 
phải học như vậy, tâm kính cần phụng trì. 


1. Giới giết hại 


Phật nói, 'Phật tử không tự giết, khiến người giết, 
phương tiện giết, tán thán giết, thấy giết mà tùy hỷ, cho 
đến chú thuật giết, gây nhân giết, duyên giết, pháp giết, 
nghiệp giết, cho đến tất cả loài có mạng sống đều 
không được giết. 

Bồ-tát ấy cần phải khởi thường trụ tâm từ bi, tâm 





I will always serve all living beings. In all the eons to 
come, l will follow the conduct of the bodhisattva 


Samantabhadra, and attain unsurpassed, great 
awakening. 

Avatamsaka Sūtra, Taishō vol.10, text 293, 
pp.844b24—29, 845c24-25, 846a07-28, 846c29- 


847a07, 847b13—16, ch.40, trans. D.S. 


M.108 The Brahmä's 
bodhisattva precepts 


Net Sūtra code of 


This passage gives a set of ten primary and forty- 
eight secondary precepts for bodhisattvas. 

It was developed in China, and used by monastics as 
a supplement to their monastic precepts, and also by 
some pious laypeople. 

This was also the case in Korea, though in Japan it 
came to replace the monastic code. 


The Ten Major Precepts 428 


The Buddha said to the sons of the Buddhas: 'There 
are ten major bodhisattva precepts. Someone who has 
received the bodhisattva precepts, and fails to recite 
these precepts is not a bodhisattva, and he does not 
possess the seed of Buddhahood. 

| recite these precepts. All past bodhisattvas have 
studied them. All future bodhisattvas will study them. All 
present bodhisattvas study them. The bodhisattva 
precepts have been taught in this way. This should be 
studied and observed wholeheartedly.’ 


1. Taking life 


The Buddha said, ʻA son of the Buddha does not kill, 
encourage others to kill, provide others with the means 
to kill, praise killing, have sympathy for killing, use his 
supernormal powers to kill, create the causes or 
conditions for killing, provide ways of killing, or engage 
in business which involves killing. He is prohibited from 


658 





hạnh phúc cho tắt cả chúng sinh. 


Ta sẽ luôn phụng sự tắt cả chúng sinh. Trong tắt cả 
những kiép sắp tới, Ta sẽ noi theo hanh của Bô-tát Phó 
Hiên và đạt được giác ngộ vô thượng vô song. 


(Kinh Hoa nghiêm, Đại Chánh 10, đoạn 293, tr. 
844b24-29, 845c24-25, 846a07-28, 846c29-847a07, 
847b13-16, chương 40, do. D.S. dịch tiêng Anh). 


M.108 Giới Phạm võng, Kinh đạo đức của Bó-tát 


Đoạn này đưa ra một bộ gồm mười điều khoản đạo 
đức chính và bón mươi tám điều phụ cho các vị BÓ-tát. 

Bộ luật này được phát trién ở Trung Quốc và được sử 
dụng bởi những vị tu sĩ như một phân cung ứng cho 
các điều khoản đạo đức xuất gia của các vị ấy và bởi 
một số cư sĩ thuần thành. 

Điều này cũng đã xảy ra ở Hàn Quốc, tuy nhiên bộ 
luật này đã thay thé bộ luật xuất gia ở Nhật Bản. 


Mười điều khoản đạo đức chính 


Đức Phật dạy những người con Phật rằng: “Bồ-tát có 
mười điều đạo đức chính yêu. Người đã thọ giới Bồ-tát 
mà không trì tụng những điều này thì không phải là Bồ- 
tát và người đó không sở hữu hạt giống của quả Phật. 

Ta cũng trì tụng những. điều đạo đức này. Tất cả các 
vị Bồ-tát trong quá khứ đều đã tu học. Tất cả các vị Bồ- 
tát trong tương lai sẽ tu học. Tất cả các vị Bồ-tát hiện 
tại đều tu học. Điều đạo đức của Bồ-tát đã được giảng 
dạy theo cách này. Những điều khoản này nên được tu 
học và tuân thủ một cách chuyên tâm.” 


1. Sát sinh 


Đức Phật dạy: “Phật tử không sát sinh, khuyến khích 
người khác giết hại, cung cấp cho người khác phương 
tiện để giết hại, ca ngợi sự giết hại, có cảm thông với 
sự giết hại, dùng thần lực của minh dé giết ' hại, tạo ra 
những nhân hoặc duyên để giết hại, cung cấp phương 
thức giết hại hoặc tham gia vào hoạt động kinh doanh 








hiéu thuận, phương tiện cứu hộ hết thảy chúng sanh, 
thê nhưng lại mặc tinh phóng tâm khoái y sát sanh, Bô- 
tát ấy phạm tội ba-la-di.+30 


2. Giới trộm cắp 


Phật tử tự mình trộm, khiến người khác trộm, 
phương tiện trộm cắp, gây nhân trộm, duyên trộm, 
pháp trộm, nghiệp trộm, 

chú thuật trộm, cho đến quỷ thần, trộm cướp vật có 
chủ. Một cây kim, một cọng cỏ, hay tài vật đều không 
được trộm. 

Bồ-tát cần phải sanh khởi tâm từ bi, hiếu thuận, Phật 
tánh, trái lại trộm của người, Bồ-tát ấy phạm tội Ba-la- 
di. 


3. Giới dám^?! 


Phật tử không tự mình dâm dục, khiến người khác 
dâm dục, cho đến với tất cả nữ nhân, đều không được 
cố ý dâm dục, tạo nhân dâm dục, duyên dâm dục, 
pháp dâm dục, nghiệp dâm dục, 

cho đến súc sanh mái, thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, 
cho đến phi đạo hành dâm. 

Bồ-tát thì phải sanh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả 
chúng sanh, đem tịnh pháp cho người, thế mà trái lại, 
khởi dâm với tất cả mọi người, không kể súc sanh, 
thậm chí với mẹ, chị, em gái, sáu thân, thảy đều hành 
dâm, không có tâm từ bi, Bồ-tát áy phạm tội ba-la-di. 





intentionally killing any living being whatsoever. 

A bodhisattva should act in order to permanently 
establish a mind filed with loving kindness and 
compassion, a mind filled with respect for his parents, 
and always be looking for ways to rescue all living 
beings. A bodhisattva who takes pleasure in killing 
commits an offence of such gravity that he is 


defeated. 429 


2. Taking what is not given 


A son of the Buddha does not steal, encourage 
others to steal, provide others with the means to steal, 
create the causes or conditions for stealing, provide 
ways of stealing, or engage in business which involves 
stealing. 

He does not conjure up yaksas or spirits to steal 
others' property for him. He is prohibited from stealing 
anything whatsoever which is owned by someone else, 
even something as insignificant as a needle or a blade 
of a grass. 

A bodhisattva should act in order to cultivate a mind 
filled with compassion, the nature of a Buddha, and to 
always help all people to accumulate karmic benefit 
and happiness. A bodhisattva who steals the property 
of others commits an offence of such gravity that he is 
defeated. 


3. Engaging in sexual intercourse^90 


A son of the Buddha does not have sex or encourage 
others to do so. He is prohibited from having sex with 
any female being whatsoever, from creating the causes 
or conditions for sex, or providing ways of having sex, 
to engaging in business which involves sex. 

He may not have sex with female animals, female 
gods, yaksas, or spirits; nor may he engage in any 
other improper form of sexual activity. 

A bodhisattva should act in order to cultivate a mind 
filled with respect for his parents and to save all living 
beings. He should teach people the pure Dharma. How 
could he abandon compassion and encourage people 
to have sex with animals, or even with their mothers, 
their sisters, or their relations? A bodhisattva who does 


659 





có lién quan dén viéc giét hai. Người áy không được 
phép có ý giết bất kỳ chúng sinh nào với lý do gì. 

BÓ-tát nên tạo tác dé thường trụ với tâm đầy lòng từ 
bi, tâm đầy lòng hiếu kính đối với cha mẹ và luôn luôn 
tìm cách giải thoát tất cả chúng sinh. Bó-tát vui thích 


giết hại đã pham trọng tội đến mức bị tán xuát.69 


2. Lấy những gì không cho 


Phật tử không trộm cắp hay khuyến khích người 
khác trộm cắp, cung cấp cho người khác phương tiện 
để trộm cắp, tạo ra những nhân hoặc duyên để trộm 
cắp, cung cấp phương thức trộm cắp, hoặc tham gia 
vào việc kinh doanh có liên quan đến trộm cắp. 

Người ấy không sử dụng ma thuật dé goi Da-xoa 
(yaksa) hoặc những linh hồn để ăn cắp tài sản của 
người khác. Người ấy không được phép trộm cáp bát 
cứ thứ gì thuộc sở hữu của người, ngay cả những thứ 
không đáng kể như cây kim hay ngọn cỏ. 

Bó-tát nên tạo tác dé tu dưỡng tâm đầy lòng từ bi, 
tánh của đức Phật và luôn giúp đỡ tất cả mọi người để 
tích lợi ích về nghiệp và hạnh phúc. Bồ-tát ăn cắp tài 
sản của người khác pham tội trọng đến mức bị tán 
xuất. 


3. Hành vi quan hệ tình dục”0 


Phật tử không quan hệ tình dục hoặc khuyến khích 
người khác làm như vậy. Người ấy không được phép 
quan hệ tình dục với bất kỳ phụ nữ nào, từ việc tạo ra 
những nhân hoặc duyên cho tình dục, hoặc cung cấp 
các phương thức quan hệ tình dục, tham gia vào kinh 
doanh liên quan đến tình dục. 

Người ấy không được quan hệ tình dục với động vật 
giông cái, nữ thần, Dạ-xoa, hoặc những linh hồn; 
người ấy cũng không được tiến hành bắt kỳ hình thức 
hoạt động tình dục không chính đáng nào khác. 

Bồ-tát nên tạo tác để tu dưỡng tâm hiếu kính đối với 
cha mẹ và cứu độ tất cả chúng sinh. Vị ấy nên dạy mọi 
người pháp thanh tinh. Làm sao vị ấy có thé từ bỏ lòng 
từ bi và khuyến khích mọi người quan hệ tình dục với 








4. Giới vọng ngữ 


Phật tử không tự mình nói dối, khiến người khác nói 
dối, phương tiện nói dối, tạo nhân nói dối, duyên nói 
dối, pháp nói dối, nghiệp nói dối, 

cho đến không thấy mà nói thấy, thấy mà nói không; 
nói dối bằng thân, nói dối bằng tâm. 

Bồ-tát thì phải thường sanh chánh ngữ, chánh kiến, 
cũng khiến tất cả chúng sanh sanh chánh ngữ, chánh 
kiến, thế mà trái lại, khởi tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp cho 
chúng sanh, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 


5. Giới buôn bán rượu 


Phật tử không tự mình buôn bán rượu, khiến người 
khác buôn bán rượu, tạo nhân buôn bán rượu, duyên 
buôn bán rượu, pháp buôn bán rượu, nghiệp buôn bán 
rượu. Tất cả rượu đều không được buôn bán, vì rượu 
nhân duyên gây tội. 

Bồ-tát thì nên phát sanh tuệ thông suốt cho tất cả 
chúng sanh, thế nhưng trái lại, làm sanh tâm điên đảo 
cho tất cả chúng sanh, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 


6. Giới nói lỗi người 


Phật tử không được tự mình nói lỗi, khiến người nói 
lỗi của Bó-tát xuất gia, Bồ-tát tai gia, các tỳ-kheo, tỳ- 





so commits an offence of such gravity that he is 
defeated. 


4. False speech 


A son of the Buddha does not speak falsely, 
encourage others to speak falsely, provide others with 
the means to speak falsely, create the causes or 
conditions for false speech, provide ways of speaking 
falsely, or engage in business which involves false 
speech. 

He does not say that he has seen something that he 
has not seen, and he does not say that he has not seen 
something that he has seen. He does not speak falsely 
in mind or body. 

A bodhisattva should always act in order to develop 
right speech and right view and encourage all living 
beings to do the same. How could he encourage living 
beings to speak falsely, to hold wrong views, or to 
engage in wrong conduct? A bodhisattva who does so 
commits an offence of such gravity that he is defeated. 


5. Dealing in alcohol 


A son of the Buddha does not deal in alcohol, 
encourage others to deal in alcohol, create the causes 
or conditions for dealing in alcohol, provide ways of 
dealing in alcohol, or engage in business which 
involves dealing in alcohol. He is prohibited from 
dealing in any kind of alcohol. This is because alcohol 
provides the causes and conditions for unwholesome 
actions. 

A bodhisattva should act in order to help all living 
beings develop the wisdom of clear insight. How could 
he encourage living beings to distort their minds? A 
bodhisattva who does so commits an offence of such 
gravity that he is defeated. 


6. Discussing the faults of others 


A son of the Buddha does not discuss the faults of 
renunciant bodhisattvas, household bodhisattvas, 


660 





động vật, hoặc thậm chí với mẹ, chị em gái hoặc người 
họ hàng? Bô-tát phạm phải trọng tội dên mức bị tán 
xuất. 


4. Lời nói sai sự thật 


Phật tử không nói sai sự thật, hay khuyến khích 
người khác nói sai, cung cấp cho người khác phương 
tiện để nói sai, tạo ra những nhân hoặc duyên cho nói 
sai, cung cáp phương thức nói sai, hoặc tham gia vào 
kinh doanh có liên quan đến lời nói sai sự thật. 

Người ấy không nói rằng đã thấy một cái gì đó mà 
người ây không thấy và người ấy không nói rằng đã 
không nhìn thầy một cái gì đó mà người ây thấy. Người 
ấy không nói sai lệch trên tâm và hình thể. 

Bồ-tát nên luôn luôn tạo tác để tu tập lời nói chân 
chánh, tầm nhìn chân chánh và khuyến khích tất cả 
chúng sinh cũng làm như vậy. Làm thế nào mà vị ấy có 
thể khuyến khích chúng sinh nói sai, giữ quan điểm sai 
trái, hoặc thực hiện hành vi sai trái? Bồ-tát phạm phải 
trọng tội đến mức bi tán xuất. 


5. Mua bán rượu 


Phật tử không mua bán rượu, khuyến khích người 
khác mua bán rượu, tạo ra những nhân hoặc duyên dé 
mua bán rượu, cung cấp các phương thức mua bán 
rượu, hoặc tham gia vào kinh doanh có liên quan đến 
rượu. Người ấy không được phép mua bán bắt kỳ loại 
rượu nào. Điều này là do rượu cung cấp nhân và 
duyên cho các hành động bát thiện. 

Bồ-tát nên tạo tác để giúp tất cả chúng sinh tu tập trí 
tuệ sáng suốt. Làm sao vị ấy có thé khuyến khích 
chúng sinh làm điên đảo tâm trí của họ? Bồ-tát phạm 
phải trọng tội đến mức bị tán xuất. 


6. Bàn luận về lỗi của người khác 


Phật tử không bàn luận về lỗi của các Bồ-tát xuất gia, 
các Bô-tát tại gia, Tăng hoặc Ni. Người ây không 








kheo-ni, gây nhân nói lỗi, duyên nói lỗi, pháp nói lỗi, 
nghiệp nói lỗi. 

Bồ-tát khi nghe những ác nhân ngoai đạo hoặc ác 
nhân trong hai thừa nói những điều phi pháp phi luật 
trong Phật pháp, thì phải thường sanh tâm từ, giáo hóa 
bọn người xâu ây, khiến sanh tín tâm nơi Đại thừa; 

thế mà trái lại, tự mình nói những điều lỗi lầm trong 
Phật pháp, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 


7. Giới tự khen minh chê người 


Phật tử không được tự khen mình chê người, khiến 
người khác khen mình chê người, tạo nhân khen mình 
chê người, duyên khen mình chê người, pháp khen 
mình chê người, nghiệp khen mình chê người. 

Bồ-tát thì phải nên thay chúng sanh chịu lấy hủy 
nhục, chuyện xấu nhận về mình, chuyện tốt nêu cho 
người, 

nếu tự phô trương đức của mình và che giấu việc tốt 
của người khiến người bị chê bai, phạm tội ba-la-di. 


8. Giới bủn xin 


Phật tử không được tự mình bủn xỉn, khiến người 
khác bủn xỉn, gây nhân bủn xỉn, duyên bủn xỉn, pháp 
bủn xỉn, nghiệp bủn xỉn. 

Bồ-tát khi tất cả những người nghèo đến xin, phải 
nên tùy nhu cầu mà cung cấp tất cả, thế nhưng, bằng 
ác tâm, sân tâm, thậm chí một đồng tiền, một cây kim, 
một cọng cỏ, cũng không cho; 

có người đến cầu pháp, không nói cho một câu, một 





monks, or nuns. He does not encourage others to 
discuss their faults, create the causes or conditions for 
discussing faults, provide ways of discussing faults, or 
engage in business which involves discussing faults. 

If a bodhisattva hears non-Buddhists or wicked 
followers of the path of the disciple or the path of the 
solitary-buddha denouncing what they suppose to be to 
undharmic or unlawful in the Buddha-Dharma, he 
should always develop a mind filled with compassion, 
and instruct those wicked people in such a way that 
they develop faith in the Mahayana. 

How could he then discuss the supposed faults of the 
Buddha-Dharma? A bodhisattva who does so commits 
an offence of such gravity that he is defeated. 


7. Praising oneself and criticising others 


A son of the Buddha does not praise himself and 
criticise others, encourage others to praise themselves 
and criticise others, create the causes or conditions for 
praising oneself and criticising others, provide ways of 
praising oneself and criticising others, or engage in 
business which involves praising oneself and criticising 
others. 

A bodhisattva should take the place of all living 
beings ¡in enduring their humiliation, taking 
responsibility for the unwholesome actions of others, 
and giving others the credit for his own wholesome 
actions. 

A bodhisattva who displays his own virtue and 
conceal other's merits to the extent that others might be 
criticised commits an offence of such gravity that he is 
defeated. 


8. Meanness 


Son of the Buddha is not mean, nor does 
he encourage others to be mean, create the causes 
or conditions for meanness, provide ways of being 
mean, or engage in business which involves meanness. 

A bodhisattva should act in order to provide all poor 
people who come to him to beg with everything they 
ask for. How could he refuse to give anything at all, 
even a penny, a needle, or a blade of grass? 


661 





khuyến khích người khác bàn luận về lỗi của họ, tao ra 
nhân hoặc duyên để thảo luận về lỗi, đưa ra cách thảo 
luận về lỗi hoặc tham gia vào công việc liên quan đến 
bàn luận về lỗi. 

Nếu Bồ-tát nghe những người không phải là người 
con Phật hoặc những niềm tin xấu ác theo đạo của 
Thanh Văn hoặc đạo của Độc giác Phật bài xích những 
gì các vị ấy cho là phi pháp” 1 hoặc trái luật trong giáo 
pháp của Phật thì vị ấy phải luôn luôn phát khởi tâm từ 
bi và hướng dẫn những kẻ xấu ác đó theo cách mà họ 
có thé phát triển niềm tin vào pháp Đại thừa. 

Làm thế nào vị ấy sau đó, bàn luận về những lỗi bị 
đồn đại của giáo pháp Phật? Bồ-tát phạm phải trọng tội 
đến mức bị tán xuất. 


7. Khen ngợi bản thân và chỉ trích người khác 


Phật tử không tự khen mình và chỉ trích người, 
khuyến khích người khác khen mình và chỉ trích người, 
tạo ra những nhân hoặc duyên dé ca ngợi bản thân và 
chỉ trích người khác, đưa ra những phương thức khen 
ngợi bản thân và chỉ trích người khác, hoặc tham gia 
vào việc kinh doanh bao gồm việc khen ngợi bản thân 
và chỉ trích người khác. 

Bồ-tát nên thay thế cho tất cả chúng sinh trong việc 
chịu đựng sự nhục mạ, chịu trách nhiệm về những 
hành vi bất thiện của người và cho đi những quả lành 
về những hành vi thiện của mình. 

Bồ-tát thị hiện đức hạnh của chính mình và che giấu 
công đức của người đến mức người khác có thể bị chỉ 
trích, vị ấy pham trọng tội đến mức bi tán xuất. 


8. Sự bỏn xẻn 


Phật tử không bỏn xẻn, cũng không khuyến khích 
người bỏn xẻn, tạo ra những nhân và duyên cho sự 
bỏn xẻn, đưa ra phương thức trở nên bỏn xẻn, hoặc 
tham gia vào công việc kinh doanh liên quan đến sự 
bỏn xẻn. 

Bồ-tát nên tạo tác để cung ứng cho tất cả những 
người nghèo khó đến cầu xin mọi thứ. Làm sao vị ấy 
có thể từ chối bố thí bất cứ thứ gì, kể cả một xu, một 








bài ké, mót pháp nhó bằng hạt bụi, trái lại còn nhục mạ, 
Bô-tát ây phạm tội ba-la-di. 


9. Giới giận dữ và bạo hành 


Phật tử không được tự mình sân, khiến người khác 
sân, gây nhân sân, duyên sân, pháp sân, nghiệp sân. 

Bồ-tát thì phải nên làm phát sanh những sự việc 
thuộc thiện căn vô tránh trong hết thảy chúng sanh, 
thường sanh tâm bi. 

Thế mà trái lại, đối với hết thảy chúng sanh, cho đến 
phi chúng sanh, bằng ác khẩu mà nhục mạ, gia dĩ dùng 
tay đánh đập, thậm chí dùng dao, gậy, mà ý vẫn chưa 
nguôi; người trước cầu xin hối lỗi, dùng lời thân thiện 
mà sám tạ, nhưng vẫn không cởi bỏ, Bồ-tát ấy phạm 
tội ba-la-di. 


10. Giới phỉ báng Tam bảo 


Phật tử không được tự mình phỉ báng Tam bảo, 
khiến người phỉ báng Tam bảo, gây nhân phỉ báng, 
duyên phỉ báng, pháp phỉ báng, nghiệp phỉ báng. 

Bồ-tát thì phải nên cảm thấy như mình đang bị một 
trăm mũi nhọn đâm vào khi nghe ngoại đạo hoặc ác 
nhân nói dù chỉ một lời phi báng đến Phật,432 

hà huống chính miệng mình phỉ báng, không sanh 
tâm tin, tâm hiếu thuận, thế mà trái lại, trợ kẻ xấu, kẻ tà 
kiến phỉ báng, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 


Kết luận 


Thưa các nhân giả học thông, đây là mười Ba-la-đề- 





How could he fail to teach the Dharma to those who 
seek it, even a sentence, a verse, a tiny speck of the 
Dharma, but instead insult them and abuse them? A 
bodhisattva who does so commits an offence of such 
gravity that he is defeated. 


9. Becoming angry and using violence 


A son of the Buddha does not become angry, nor 
does he encourage others to become angry, create the 
causes or conditions for anger, provide ways of 
becoming angry, or engage in business which involves 
becoming angry. 

A bodhisattva should act in order to create peace, 
harmony, and wholesome roots among people. He 
should always cultivate a mind filled with compassion. 

How could he, whether he is surrounded by living 
beings or not, insult others with abusive words or resort 
to violence, using his hands or a weapon? If he does 
act in this way, how could he refuse to apologise for his 
behaviour when the offended party asks him to? A 
bodhisattva who does so commits an offence of such 
gravity that he is defeated. 


10. Maligning the Three Jewels 


A son of the Buddha does not malign the Three 
Jewels, nor does he encourage others to malign them, 
create the causes or conditions for them to be 
maligned, provide ways of maligning them, or engage 
in business which involves maligning them. 

A bodhisattva should feel like he is being struck by a 
hundred spears if he hears non-Buddhists or wicked 
people say a single defamatory word about the 


Buddha. 491 

How could he malign the Three Jewels himself, 
cultivating a mind without faith or respect for his 
parents? A bodhisattva, who maligns the Three Jewels 
along with wicked people with wrong views, commits an 
offence of such gravity that he is defeated. 


Conclusion 


You should all study this thoroughly. These are the 
662 





cây kim, hay một ngon cỏ? 

Làm sao vị ấy có thể không giảng pháp cho những 
người tim kiếm pháp, dù chỉ là một câu, một kệ, một 
nhỏ giọt của pháp, mà ngược lại lại lăng mạ và sỉ nhục 
ho? Bồ-tát pham phải trọng tội đến mức bị tán xuất. 


9. Trở nên tức giận và sử dụng bạo lực 


Phật tử không trở nên tức giận, cũng không khuyến 
khích người khác nỗi giận, tạo ra những nhân và duyên 
cho sự tức giận, đưa ra những phương thức dé trở nên 
tức giận, hoặc tham gia vào việc kinh doanh mà trở 
nên tức giận. 

Bồ-tát nên tạo tác dé tạo ra hóa binh, hòa hop và góc 
ré thiện giữa mọi người. Vị ấy nén luôn luôn tu dưỡng 
tâm từ bi. 

Làm sao vị ấy có thé, dù xung quanh là những chúng 
sinh hay không, lại có thể xúc phạm người khác bằng 
những lời lẽ nhục mạ hoặc dùng đến bạo lực, sử dụng 
tay hoặc vũ khí? Nếu vị ấy hành xử theo cách này, làm 
thế nào có thé từ chối xin lỗi về hành vi của mình khi 
bên bị xúc phạm yêu cầu vị ấy làm như vậy? Bồ-tát 
phạm phải trọng tội đến mức bi tán xuất. 


10. Phỉ báng ba ngôi báu 


Phật tử không phỉ báng đối với ba ngôi báu, cũng 
không khuyến khích người khác phỉ báng, tạo ra những 
nhân hoặc duyên để họ có ác tâm, đưa ra những 
phương thức phỉ báng, hoặc tham gia vào công việc 
kinh doanh có liên quan đến phi báng. 

Bó-tát nên cảm thấy nhu thé mình dang bị một trăm 
ngọn giáo đâm vào người khi nghe những người ngoại 
đạo hoặc những kẻ xấu ác nói một lời phỉ báng về đức 
Phát72. 

Làm sao vi ấy có thé tự minh phi báng ba ngôi báu, 
tu tập với tâm không tin và tôn kính cha me của vị ấy? 
Bồ-tát cùng với những kẻ xấu ác với tà kiến phỉ báng 
ba ngôi báu, đã phạm một tội trọng đến mức bị tấn 
xuất. 


Kết luận 


Các vị nên nghiên cứu chuyên tâm về điều này. Đây 








mộc-xoa của Bồ-tát mà các nhân giả cần phải học, 
không được phạm bát cứ một giới nào trong đây dù chỉ 
nhỏ bằng hạt bụi, hà huóng phạm đủ cả mười giới... 


Bốn mươi tám giới khinh 


Đã thuyết mười Ba-la-dề-mộc-xoa rồi, nay sẽ thuyết 
bôn mươi tám giới khinh. Tóm tắt nội dung: 


1. Giới không kính thầy bạn; 2. Giới uống rượu; 3. 
Giới ăn thịt; 4. Giới ăn năm vị cay;433 5. Giới không 
dạy người sám tội; 6. Giới không cúng dường hoặc 
thỉnh Pháp; 7. Giới không đi nghe Pháp; 8. Giới quay 
lưng lại với Đại thừa và theo Tiểu thừa; 9. Giới không 
chăm sóc người bệnh; 


10. Giới chứa khí cu sát sanh; 11. Giới đi sứ; 12. 
Giới tham gia kinh doanh buôn bán; 13. Giới huỷ báng 
người; 14. Giới phóng hỏa; 15. Giới dạy giáo pháp một 
cách xuyên tạc; 16. Giới vì lợi mà giảng Pháp sai; 17. 
Giới cậy thế lực dé thu được nhiều hon cho minh; 18. 
Giới giảng dạy những điều mà ta không hiểu; 19. Giới 
lưỡng thiệt (nói hai chiều); 


20. Giới không phóng sanh; 21. Giới giận dữ trả thù 
và bạo lực; 22. Giới kiêu mạn không thỉnh Pháp; 23. 
Giới khinh mạn và tự hào mà bóp méo sự thật; 24. Giới 
không thực hành và học tập lời dạy của Phật; 25. Giới 
giảng dạy mà không hiểu nhu cầu của người nghe; 26. 
Giới tích trữ mọi thứ cho mình; 27. Giới thọ biệt thỉnh; 
28. Giới biệt thỉnh Tăng; 29. Giới tà mạng; 


30. Giới không quan sát ngày trăng tròn và trăng 
non;434 31. Giới không cứu giúp và giải thoát chúng 
sanh; 32. giới làm tôn hại chúng sanh; 33. Giới giải trí 
bất thiện; 34. Giới nghĩ đến việc theo Tiểu thừa, thậm 
chí chỉ trong một thời gian ngắn; 35. Giới không phát 
nguyện vi mong cầu của chúng sanh mà thực hành Bó- 





ten major bodhisattva precepts which you should study. 
You should not transgress a single one of them in even 
the smallest degree, let alone all of them. ... 


The Forty-Eight Secondary Precepts 


Now that | have explained the ten major precepts, I 
will explain the forty-eight secondary precepts, namely 
the precepts against: 


1. failing to honour teachers and friends; 2. drinking 
alcohol; 3. eating meat; 4. eating the five kinds of 


pungent food; 432 5. not encouraging people to confess 
their unwholesome actions; 6. not giving offerings or 
requesting the Dharma; 7. not going to hear the 
Dharma; 8. turning one's back on the Mahayana and 
taking up the Hinayana; 9. failing to treat the sick; 


10. possessing weapons for killing living beings; 11. 
serving as an emissary for a country; 12. engaging in 
the business of selling; 13. speaking ill of others; 14. 
starting wildfires; 15. teaching the Dharma in a 
distorted way; 16. misrepresenting things for one's own 
gain; 17. using one's position to acquire more for 
oneself, 18. teaching things one doesn't understand; 
19. speaking with a forked tongue; 


20. failing to rescue living beings; 21. taking angry 
and violent revenge; 22. failing to request the Dharma 
out of arrogance and pride; 23. distorting the truth out 
of arrogance and pride; 24. failing to practise and study 
the teaching of the Buddha; 25. teaching without 
understanding the needs of one's listeners; 26. 
hoarding things for oneself; 27. accepting special 
treatment from the laity; 28. giving special treatment to 
individual members of the Sangha; 29. wrong 
livelihood; 


30. failing to observe the full and new moon days; 493 
31. failing to save and release living beings; 32. 
harming living beings; 33. unwholesome entertainment; 
34. thinking of following the Hinayaàna, even for a short 
time; 35. failing to wish for what one needs to practise 
the bodhisattva path; 36. failing to take vows; 37. 


663 





là mười điều khoản đạo đức chính của Bồ-tát mà các vi 
nên tu họ, không nên phạm dù chỉ một trong sô mười 
điêu ở mức độ nhỏ nhật, hãy tránh xa tât cả... 


BÓN MƯƠI TÁM BIÉU KHOẢN ĐẠO ĐỨC PHỤ 


Bây giờ, Ta đã giải thích về mười điều đạo đức 
chính, Ta sẽ giải thích về bốn mươi tám điều đạo đức 
phụ, đó là những điều đạo đức đề phòng: 


1. Không tôn trọng thầy cô và bạn bè; 2. Uống rượu; 
3. Ăn thịt; 4. Ăn năm loại thức án cay nồng; 5. Không 
khuyến khích mọi người sám hối hành vi bất thiện của 
họ; 6. Không bố thí cúng dường hoặc thỉnh cầu giáo 
pháp của Phật; 7. Không nghe Pháp; 8. Quay lung lại 
với giáo pháp Đại thừa và Tiểu thừa; 9. Không chăm 
sóc người bệnh; 


10. Sở hữu vũ khí dé giết hại chúng sinh; 11. Làm sứ 
giả cho một quốc gia; 12. Tham gia vào kinh doanh bán 
hàng; 13. Nói xấu người khác; 14. Tạo ra cháy rừng; 
15. Giảng dạy giáo pháp một cách xuyên tạc; 16. 
Xuyên tạc mọi thứ vì lợi ích của riêng một người; 17. 
Sử dụng quyền thế dé đạt nhiều hơn cho bản thân; 18. 
Dạy những điều người không hiểu; 19. Nói lưỡi đôi 


chiều 4; 


20. Không giải cứu được chúng sinh; 21. Tức giận và 
sự trả thù bạo lực; 22. Không thỉnh cầu pháp vì kiêu 
ngạo và ngã mạn; 23. Bóp méo sự thật vì kiêu ngạo và 
ngã mạn; 24. Không hành trì và nghiên cứu lời dạy của 
đức Phật; 25. Giảng dạy mà không hiểu nhu cầu của 
người nghe; 26. Tích trữ những thứ cho riêng mình; 
27. Chấp nhận sự đối xử đặc biệt từ cư sĩ; 28. Đối xử 
đặc biệt với cá nhân thành viên của đoàn thể các vị 
xuất gia; 29. Lập nghiệp bát chánh; 


30. Không sát ngày rằm và móng một;75 31. Không 
cứu giúp và phóng sinh; 32. Làm hại chúng sinh; 33. 
Giải trí bất thiện; 34. Nghĩ đến việc theo giáo pháp 
Hinayäna, ngay cả trong một thời gian ngắn; 35. Không 
nguyện cầu những gì người cần để tu tập con đường 
Bồ-tát; 36. Thất hứa; 37. Mao hiểm với những chuyến 








tát đạo; 36. Giới không phát thệ; 37. Giới mạo hiểm đi 
vào những chặng đường khó khăn; 38. Giới trái trật tự 
tôn ty trong lúc tụ họp;435 39. Giới không tu phước và 
hué; 


40. Giới không binh đẳng thuyết giới; 41. Giới vi lợi 
mà giảng dạy; 42. Giới vì người ác thuyết giới; 43. Giới 
không khiêm tốn trong việc nhận quà tặng; 44. Giới 
không tôn kính kinh điển; 45. Giới không giáo hóa 
chúng sanh; 46. Giới thuyết pháp không đúng pháp; 
47. Giới tạo ra luật trái với giáo pháp; 48. Giới phá hủy 
giáo pháp. 


Brahmã Net Sūtra / Fan wang jing, Taisho vol.24, 
text 1484, p.1004b1 1-5a24, dich Anh T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THUA 
Nghiép thién và bát thién 
V.41 Mười thiện nghiệp 


Đoạn trích này là danh sách giản lược mười nghiệp 
đạo thiện như đức Phật đã thuyết (xem đoạn *Th. 111), 
tránh xa những hành vi bắt thiện và thực hành các 
pháp đối trị tích cực. 


Mười nghiệp thiện bao gồm việc đoạn trừ mười 
nghiệp bât thiện và phụng hành các thiện pháp đôi trị 
ác nghiệp. 


Thiện nghiệp thứ nhất thuộc thân là tránh sát sanh và 
ái hộ sanh mạng. 

Thiện nghiệp thứ hai thuộc thân là tránh xa lấy vật 
không được cho và rộng rãi bố thí. 

Thiện nghiệp thứ ba thuộc thân là tránh xa tà dâm và 
hộ trì giới luật. 


Thiện nghiệp thứ nhất thuộc ngữ là đoạn trừ nói dối, 
nói lời chân thật. 





38. 


sequence at gatherings;234 39. failing to cultivate 
beneficial karma and wisdom; 


risking difficult journeys; sitting in improper 


40. failing to confer the precepts on all, without bias; 
41. teaching for one’s own gain; 42. conferring the 
precepts on evil people; 43. receiving gifts without a 
sense of humility; 44. failing to honour the sūtras; 45. 
failing to train living beings; 46. teaching the Dharma in 
an improper way; 47. making rules which conflict with 
the Dharma; 48. destroying the Dharma. 


‘Brahmā’s Net Sūtra’ / Fan wang jing, Taishō vol.24, 
text 1484, p.1004b11-5a24, trans. T.T.S. and D.S. 


VAJRAYĀNA 
Wholesome and unwholesome actions 
V.41 The ten wholesome actions 


This passage is a simple listing of the ten courses of 
wholesome actions as taught by the Buddha (see 
passage *Th.111), in the form of the avoidance of 
certain unwholesome deeds and the practice of their 
positive antidotes. 


The ten wholesome actions consist of abstaining 
from the ten unwholesome actions and putting their 
positive antidotes into practice. 


The first wholesome action of the body is to abstain 
from killing and to protect beings’ lives instead. 

The second wholesome action of the body is to 
abstain from taking what is not given and to practise 
generosity instead. 

The third wholesome action of the body is to abstain 
from sensual misconduct and to maintain ethical 
discipline instead. 


The first wholesome action of speech is to abstain 
from lying and to tell the truth instead. 


664 





đi khó khăn; 38. Ngồi không đúng thứ tự tại các cuộc 
họp;8 39. Không tu dưỡng thiện nghiệp và trí tuệ; 


40. Không truyền giới cho tất cả, không thiên vị; 41. 
Giảng dạy vì lợi ích riêng; 42. Truyền giới cho người 
ác; 43. Nhận quà mà không có ý thức khiêm tốn; 44. 
Không tôn kính các kinh điển; 45. Không huấn luyện 
chúng sinh; 46. Giảng dạy pháp một cách không đúng 
đắn; 47. Đưa ra các quy tắc mâu thuẫn với pháp; 48. 
Hủy hoại chánh pháp. 


(Kinh Phạm võng, Đại Chánh 24, đoạn 1484, tr. 
1004b11-5a24, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
HÀNH ĐỘNG THIỆN VÀ ÁC 
V.41 Mười hành động thiện 


Đoạn này là một bản liệt kê đơn giản về mười hành 
động thiện được đức Phật dạy (xem đoạn văn 
*Th.111), dưới hình thức tránh xa một số hành vi bắt 
thiện và thực hành các phương pháp đối trị tích cực. 


Mười hành động thiện bao gồm việc tránh xa mười 
hành động bât thiện và thực hành các phương pháp 
độc trị tích cực của chúng. 


Hành động thiện đầu tiên thuộc thân thể là tránh xa 
sát sinh và thay vào đó là bảo vệ mạng sống của 
chúng sinh. 

Hành động thiện thứ hai thuộc thân thể là không 
nhận những gì không được cho và thay vào đó là tu 
tập bố thí. 

Hành động thiện thứ ba thuộc thân thể là tránh xa 
hành vi sai trái của giác quan và thay vào đó là duy trì 
tuân giữ đạo đức. 


Hành động thiện đầu tiên thuộc lời nói là tránh nói dối 
và thay vào đó là nói sự thật. 








Thiện nghiệp thứ hai thuộc ngữ là đoạn trừ nói ly 
gián ngữ và hóa giải oán hận. 

Thiện nghiệp thứ ba thuộc ngữ là đoạn trừ ác ngữ và 
nói lời nghe êm tai. 

Thiện nghiệp thứ tư thuộc ngữ là đoạn trừ ý ngữ và 
tinh tấn niệm tụng. 


Thiện nghiệp thứ nhất thuộc ý là đoạn trừ tham tâm 
và hành trì xả tâm. 

Thiện nghiệp thứ hai thuộc ý là đoạn trừ hại tâm và 
tu nhiêu ích tâm. 

Thiện nghiệp thứ ba thuộc ý là xả ly tà kiến và y chỉ 
chánh kiến. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.186, dịch Anh 
T.A. 


Bó thí ba-la-mật 


Những đoạn dưới đây mô tả ba loại bó thí ba-la-mật: 
tài thí, pháp thí và vô úy thí. 


V.42 Tài thí 


Tài thí có ba hạng: phó thông bố thí, quảng đại bố thí 
và cực đại bô thí. 


Phó thông bó thí có nghĩa là cho kẻ khác các loại tài 
vật từ một chén trà hay một bát mạch. Miễn là người 
cho di vật gì với ý lạc thanh tinh, thì tài vật được thí xả 
lớn hay nhỏ không quan trọng... 


Nói chung, nếu người ta sở hữu dù chỉ chút tài sản 
hay của cải, thì họ nắm giữ cho đến hoi thở cuối cùng, 
và vì vậy nó chẳng lợi ích gì cho họ trong đời này hay 
trong đời sau. 

Bất luận có bao nhiêu, họ cũng nghĩ rằng mình 
chẳng có gì và lớn tiếng ta thán rằng mình đang đói 





The second wholesome action of speech is to abstain 
from divisive speech and to settle hostilities instead. 

The third wholesome action of speech is to abstain 
from using harsh language and to talk pleasantly 
instead. 

The fourth wholesome action of speech is to abstain 
from idle chatter to recite prayers instead. 


The first wholesome action of the mind is to abstain 
from covetousness and to embrace generosity instead. 

The second wholesome action of the mind is to 
abstain from malevolence and to practise benevolence 
instead. 

The third wholesome action of the mind is to abstain 
from holding wrong views and to apply the correct view 
instead. 


"The Words of My Perfect Teacher, 
T.A. 


pp.186, trans. 


The perfection of generosity 


The passages below describe the three modes of 
practising the perfection of generosity: giving material 
things, giving Dharma, and protecting beings from 
danger. 


V.42 Giving material things 


Giving material things can take three forms: (simple) 
generosity, great generosity, and extreme generosity. 


Generosity means giving to others all kinds of 
material objects starting with a cup of tea or a pot of 
barley. As long as you give something away with a pure 
intention, its quantity does not matter. 


In general, if people gain possession even of just a 
small property and wealth they clutch at it until their last 
breath, and so it cannot serve for their benefit either in 
this lifetime or in the future. 

No matter how much they have, they think they have 
nothing and loudly proclaim to be starving to death. 


665 





Hành động thiện thứ hai thuộc lời nói là tránh phát 
ngôn gây chia rẽ và thay vào đó là giải quyết chiến 
tranh. 

Hành động thiện thứ ba trong lời nói là tránh dùng 
ngôn ngữ thô bạo và thay vào đó nói chuyện một cách 
dễ chịu. 

Hành động thiện thứ tư thuộc lời nói là hạn chế nói 
lời vô ích dé thay vào đó trì tụng những lời cầu nguyện. 


Hành động thiện đầu tiên thuộc tâm là tránh tham 
lam và thay vào đó là đón nhận lòng quảng đại. 

Hành động thiện thứ hai thuộc tâm là tránh sự ác độc 
và thay vào đó là thực hành lòng nhân từ. 

Hành động thiện thứ ba thuộc tâm là tránh xa tà kiến 
và thay vào đó áp dụng tầm nhìn chân chánh. “ 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 186, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


LÒNG ĐỘ LƯỢNG HOÀN HẢO (BÓ THÍ BA-LA- 
MẠT) 


Những đoạn dưới đây mô tả ba phương thức tu tập 
lòng độ lượng hoàn hảo: bó thí vật chát, bó thí pháp và 
bảo vệ chúng sinh khói nguy hiém. 


V.42 Bồ thí vật chất 


Bó thí vật chát có ba hình thức: lòng độ lượng (don 
giản), lòng độ lượng lớn và lòng độ lượng tột cùng. 


Lòng độ lượng có nghĩa là cho người khác tất cả các 
loại vật chất, bắt đầu bằng một tách trà hoặc một chậu 
lúa mạch. Miễn là các vị cho đi một thứ gì đó với một ý 
thanh tịnh, số lượng không quan trọng. 


Nói chung, nếu con người dat được sở hữu dù chi là 
một tài sản và của cải nhỏ, họ sẽ bám vào cho đến hơi 
thở cuối cùng. Do đó, nó không thể phục vụ lợi ích của 
họ trong kiếp này hay kiếp tương lai. 

Dù sở hữu bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng nghĩ 
mình chẳng có gì và tuyên bố dõng dạc rằng sắp chết 








đến chết. Những người ấy ngay trong hiện tại đã cảm 
thọ quả đăng lưu đê thành ngạ quỷ. 


Tránh những thái độ như vậy, ngươi nên nỗ lực hành 
bó thí, trên thì cúng dường Tam Bảo, dưới thì cho kẻ 
Er cùng khốn khó, và các việc như vậy. Nhu Milarepa 

i, Hãy nhường phần cơm từ miệng mình mà cho 
ouo! đang đói.' 

Nếu không, ngươi tư dục khống chế, dù cho ngươi 
có tất cả tài sản trên thế gian thì ngươi cũng chẳng bao 
giờ cảm thấy thỏa mãn. 


Dù khi có cơ hội cúng dường, bố thí, mà ngươi 


không sẵn lòng thí xả những gì mình có, nhưng lại nghĩ 


rằng, sau này khi có tài sản nhiều hơn trước rồi mới 
cúng dường, bó thí. 


Pháp hành tài thí và các loại của cái khác được Phật 
dạy chủ yếu cho hàng tại gia Bồ-tát. Hàng xuất gia chỉ 
nên tu học thiểu dục tri túc. 

Với họ điều quan trọng nhất là quyết chí tinh cần 
hành trì ba tăng thượng học (giới, định, tuệ), dù trong 
những điều kiện khó khăn như thâm sơn cùng cốc, am 
thất cô tịch. 


Một số kẻ ngược đường hành đạo, tích lũy tài vật 
một cách gian dối bằng thương nghiệp hay nông 
nghiép, 436 hay các nghiệp bát thiện khác, rồi tự khoe 
rằng hành trì pháp, trên cúng dường Tam Bảo, dưới bố 
thí kẻ nghèo. 

Dù vậy, nếu không hành đúng pháp, thì cái gọi là 
chánh pháp cũng thành nguyên nhân cho ác đạo. Loại 
bó thí như thế hoàn toàn vô ích. Điều quan trọng nhất, 
do đó, là luôn giữ tâm thiểu dục tri túc. 


Quảng đại bó thí, đó là cho kẻ khác đến cả những 
thứ vô cùng quý hiém hay trân quý với mình, như là 
ngựa khôn, voi chúa, con cái yêu quý. 


Cực đại bố thí, chỉ cho việc bố thí thân thể, mạng 





They already seem to have become hungry ghosts as a 
causally concordant result of their actions. 


Avoiding such attitudes, you should endeavour to 
practise generosity by making offerings to the Three 
Jewels, giving to the lowly and the poor, and so forth. 
As Milarepa said, 'Deny food to yourself and give to the 
needy.’ 

Otherwise, if you succumb to desire, though you may 
have all the wealth in the world you will never be 
satisfied. 

You will not be able to renounce what you have and 
will always believe that you need to obtain even more 
(riches) before being able to make any offerings or give 
any alms. 


The Dharma practice of giving material things and 
other kinds of wealth was taught by the Buddha chiefly 
for householder bodhisattvas. Monastics should merely 
train in reducing their desires and being content with 
whatever they have. 

What is most important for them is to practise the 
three higher trainings (of ethical discipline, meditative 
concentration, and wisdom) with great determination — 
even among difficult conditions of mountain hermitages 
and other solitary places. 


Some people go against their spiritual practice and 
amass material possessions through cheating in trade, 


or from farming, 499 or other unwholesome activities 
and then they make a boast of practising the Dharma 
through making offerings (to the Three Jewels) and 
giving alms to the poor. 

However, even the Dharma can lead to a bad destiny 
if it is not practised according to the Dharma. That kind 
of generosity is absolutely useless. The most important 
thing therefore is to always remain content with 
whatever one has. 


Great generosity means giving up to others 
something that is very rare and precious to oneself, 
such as a horse, an elephant, a son, or a daughter. 


Extreme generosity refers to sacrificing one's own 


666 





đói. Ho dường nhu đã trở thành những con ma đói nhu 
một hậu quả tương hợp với tính nhân quả của nghiệp. 


Dé tránh những thái độ như vậy, các vị nên nỗ lực tu 
tập lòng bố thí bằng cách cúng dường ba ngôi báu, bố 
thí cho người thấp hèn và nghèo khổ, v.v... Như Mật- 
lặc Nhật-ba (Milarepa) đã nói, “Hãy từ chối thức ăn cho 
bản thân và bố thí cho người thiếu thốn.” 

Ngoài ra, nếu bạn khuất phục trước sự ham muốn, 
dù các vị có thể có tất cả của cải trên đời, các vị cũng 
sẽ không bao giờ hài lòng. 

Bạn sẽ không thé buông bó những gi đã có và luôn 
: tưởng rằng cần phải dat được nhiều hon (sự giàu 

có) trước khi có thể cúng dường hoặc bố thí bất kỳ thứ 


gì. 


Cách tu tập bố thí vật chất và các loại tài sản khác 
được đức Phật dạy chủ yếu cho các Bồ-tát tại gia. Các 
vị xuất gia chỉ nên huân tập bản thân để giảm bớt ham 
muốn và biết đủ với những gì họ có. 

Điều tất yếu nhất đối với các vị xuất gia là hành trì 
ba-la-mật thực tập cao thượng (của kỷ luật đạo đức, 
thiền định và trí tuệ) với quyết tâm lớn - ngay cả trong 
điều kiện khó khăn ở trong các am thất trên núi và 
những nơi thanh vắng khác. 


Một số người đi ngược lại việc tu hành và tích lũy tài 
sản, vật chất với sự gian lận trong buôn bán, hoặc từ 
việc làm nông,” hoặc các hoạt động bát thiện khác. 
Sau đó, họ khoe khoang việc tu tập giáo pháp của Phật 
thông qua việc cúng dường (cúng dường ba ngôi báu) 
và bó thí cho người nghèo. 

Tuy nhiên, ngay cả giáo pháp cũng có thể dẫn đến 
bạc mệnh nếu không thực hành theo đúng pháp. Sự bố 
thí đó hoàn toàn vô ích. Do đó, điều quan trọng nhất là 
luôn bằng lòng với bất cứ thứ gì mình có. 


Lòng độ lượng lớn là nhường cho người khác những 
gì rất hiếm và trân quý đối với bản thân, chẳng hạn 
như ngựa, voi, con trai hoặc con gái. 


Lòng độ lượng tột cùng đề cập đến việc hy sinh cơ 








sống, tứ chi hay các thứ khác của mình. Chẳng hạn 
như Vương tử Đại Luc thí thân minh cho hỗ cái, Thánh 
giả Long Thọ dâng đầu mình cho Vương tử 
Satavahana, hay Công chúa Mandhabhadri thí thân 
minh cho hỗ cái.437 

Điều này, tuy vậy, ngoại trừ hàng Bó-tát đắc địa 
(không còn nhiều những giới hạn của phàm phu), hạng 
phàm phu bình thường không thể làm nỗi. 

Hiện thời, chúng ta chỉ nên tự trong thâm tâm đối với 
thân mạng và tất cả vật thọ dụng đều không tham chấp 
mà hồi hướng đến lợi lạc cho chúng sanh, rồi nguyện 
rằng trong vị lai có thể thực sự hành bố thí được như 
vậy. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.381-84, dịch 
Anh T.A. 


V.43 Pháp thí 


Pháp thí có nghĩa là làm tất cả mọi thứ dé giúp người 
khác tu tập thiện pháp, — như quán đảnh, truyền pháp, 
truyền kinh, và các thứ khác. Tuy vậy, cho đến khi 
đoạn trừ tư dục (với những thứ như lợi lộc, danh dụ), 
thì ta tuy mặt ngoài có làm việc lợi tha, ấy cũng chỉ là 
vang bóng mà thôi. ... 


Thật sự, bố thí pháp cho chúng sanh là điều rất khó. 
Thuyết pháp cho người mà tự mình chưa thực tu thì 
không ích lợi gì cho người khác. 

Truyền giảng pháp để thu thập cúng dường và tài lợi, 


là điều mà Dampa, từ Án-d6,438 goi là 'dem chánh 
Pháp làm món hàng kiếm Igi.’ Chừng nào mà tâm niệm 
tự tư tự lợi của mình chưa dứt sạch, ngươi chẳng nên 
vội làm việc lợi tha. 

Thay vào đó hãy nguyện rằng bất cứ khi nào các 
thiện thần nghe đến lời trì tụng kinh điển, và xưng tung 
nguyện tán hay đọc tụng Phật ngôn, thì tâm họ sẽ 
được giải thoái. 

Sau khi niệm tụng các nghỉ quỹ như thủy thí hay thí 
thân, kết thúc bằng bài kệ quen thuộc rằng 'Không làm 
các việc ác; vâng làm những điều lành, tự thanh tịnh 





body, life, limbs, and so forth. It is like Prince Great 
Courage giving his body to a tigress, Acárya Nàgàrjuna 
giving his head to the Satavahana Prince, or Princess 
Mandhabhadri giving her body to a tigress, for 


example. 496 

This, however, cannot be practised by ordinary 
beings, only by those who have attained the 
bodhisattva stages (where one no longer has many 
ordinary human limitations). 

Presently we can (only) mentally dedicate our body, 
life, and all possessions to the benefit of sentient 
beings without attachment, and pray that we may be 
capable of actually giving them away in the future. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.381—84, trans. 
T.A. 


V.43 Giving Dharma 


Giving Dharma means to do all kinds of things to help 
others on the spiritual path — such as giving 
empowerments, Dharma-explanations, text- 
transmissions, and so forth. However, until one's own 
desires (for such things as material gain and respect) 
are completely extinguished, though one may pretend 
to be working for the benefit of others, itis a mere mock 
show. ... 


It is really quite difficult to give the gift of Dharma to 
sentient beings. Teaching the Dharma to others without 
gaining some personal experience (of its truth) is not 
going to help others at all. 

Collecting offerings and wealth by teaching the 


Dharma is what the Indian Dampa^?7 has called 
'turning the Dharma into merchandise to acquire 
riches. So as long as your own desires are not 
exhausted, you should not haste to work for others' 
benefit. 

Pray instead that whenever benevolent gods and 
spirits overhear your reciting Dharma texts and prayers 
or reading the words of the Buddha, their minds may be 
liberated. 

After performing water-offering or the (symbolic) 


667 





thé, mang sóng, tay chán, v.v... cüa chính minh. Nó 


gióng nhu viéc Hoàng tử Dai hùng dũng”8 trao thân 
thé cho một con hỗ cái, A-xà-lê Long Thọ (S. Äcãrya 
Nãgãrjuna) trao đầu cho Hoàng tử Satavahana, hay 
công chúa Mandhabhadri trao thân thể cho một con hỗ 
cái chẳng han.79 

Tuy nhiên, điều này không thể hành trì bởi những 
người bình thường, chỉ bằng cách những người chứng 
đắc quả Bồ-tát (nơi mà vị không còn bị nhiều giới han 
như những người bình thường). 

Hiện tại, chúng ta có thể (duy nhất) về mặt tinh thần 
hiến dâng thân thể, cuộc sống và tất cả sỡ hữu cho lợi 
ích của chúng sinh mà không dính mắc và nguyện cầu 
rằng chúng ta có thể thực sự bố thí trong tương lai. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 381-84, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.43 Bố thí Pháp 


Bố thí pháp có nghĩa là làm tất cả mọi việc để giúp 
đỡ người khác trên con đường tâm linh - chẳng hạn 
như ban bố sự gia trì, thuyết giảng giáo pháp, trao 
truyền văn bản, v.v... Tuy nhiên, cho đến khi những 
ham muốn của bản thân (cho những thứ như đạt được 
vật chất và sự tôn trọng) hoàn toàn bị dập tắt, dù người 
ấy có thể giả vờ làm việc vì lợi ích của người khác, đó 
chỉ là một màn trình diễn giả tạo... 


Bố thí món quà giáo pháp cho chúng sinh là khá khó. 
Khi chưa đạt được trải nghiệm thực tiễn của bản thân 
(về sự thật của pháp) sẽ không làm lợi ích gì cho người 
khác. 

Thọ nhận cúng dường và tài sản bằng cách thuyết 
giảng giáo pháp là điều mà bậc đạo sư người Án Ðộ8Ô0 
gọi là “hãy biến giáo pháp thành món hàng để đổi lấy 
sự sung túc.” Vì vậy, miên là ham muôn của bản thân 
không suy giảm, các vị không nên vội vàng làm việc vì 
lợi ích của người khác. 

Thay vào đó, hãy cầu nguyện rằng bất cứ khi nào 
các thiện thần và linh hồn nghe được lời kinh tiếng kệ 
và lời khán nguyện hoặc tuyên đọc những lời của đức 
Phật, tâm của họ có thể được giải thoát. 

Sau khi thực hiện nghi thức dâng nước hoặc cúng 








tâm ý, đây lời chư Phật dạy.' (Pháp Cú 183), chỉ như 
vậy cũng đủ dé gọi là hành pháp thí. 


Cho đến khi mà tư dục của ngươi hoàn toàn đoạn 
tận, thì bầy giờ chính là lúc hiến thân chủ yếu hành lợi 
tha mà chẳng yên nghỉ trong chỗ an nhàn tịch lạc, dù 
chỉ sát-na. Hãy nên hành trì như vậy. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.384-87, dịch 
Anh T.A. 


V.44 Vô úy thí cho người và vật 


Vô úy thí chỉ cho những hành vi như cứu hộ chúng 
sanh không được bảo vệ, che chở những kẻ không 
được che chở, hay hộ trì những ai không được hộ trì. 

Đặc biệt, vì Thế Tôn từng thuyết rằng trong tất cả các 
pháp thiện hữu vi, cứu hộ sanh mạng của hữu tình là 
công đức hơn cả, vậy ngươi nên tinh cần nỗ lực cứu 
hộ chúng sanh, bằng mọi phương tiện có thể, 

như cắm chỉ săn thú và đánh bắt cá trong phạm vi 
quyền hạn của mình, chuộc lại dê cừu đang trên 
đường đến lò mó, cứu mạng cá, sâu, côn trùng, sắp 
sửa bị giết hại, và các việc như vậy. 


The Words of My Perfect Teacher, p.387, dịch Anh 
T.A. 


Trì giới ba-la-mật 
Những đoạn dưới đây mô tả ba phương thức thực 


hành trì giới ba-la-mật: phòng hộ ác hành, nhiép tập 
thiện pháp và nhiêu ích hữu tình. 





offering of the body, recite the well-known verse 
'Abandon all evil, perform only wholesome actions, 
tame your own mind; that is the teaching of the 
Buddhas' (Dhammapada 183), and rest content with 
that much giving of Dharma. 


When your own desires are finally exhausted, then 
will it be time to devote yourself mainly to helping 
others without falling under the power of pleasure- 
seeking or indolence for an instant. So that is how you 
should proceed. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.384—87, trans. 
T.A. 


V.44 Giving protection from danger to humans 
and animals 


Giving protection or freedom from danger refers to 
such activities as giving protection to beings who are 
unprotected, giving shelter to those who are without 
any shelter, or offering support to those without any 
support. 

Specifically, since The Blessed One has said that of 
all conditioned wholesome deeds, protecting sentient 
beings' lives is the most beneficial, you should most 
assiduously try to rescue beings in all kinds of practical 
Ways, 

such as prohibiting hunting and fishing whenever you 
have the power to do so, ransoming sheep on the way 
to the slaughterhouse, saving lives of fish and insects 
that are going to be killed, and so forth. 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.387, trans. T.A. 


The perfection of ethical discipline 


The passages below describe the three modes of 
practising the perfection of ethical discipline: refraining 
from evil, gathering wholesome qualities, and bringing 
benefit to sentient beings. 


668 





dường (tượng trưng) thuộc thân thể, hãy tụng niệm bài 
kệ phổ biến sau: “Hãy bỏ mọi điều ác, chỉ thực hiện 
những điều thiện, chế ngự tâm trí; đó là lời dạy của các 
đức Phát" (Kinh Pháp cú, kệ số 183) và phần còn lại là 
sự hài lòng với bố thí nhiều giáo pháp. 


Khi những ham muốn của bản thân các vị đã chấm 
dứt hẳn thì đó sẽ là lúc các vị chủ yếu cống hiến hết 
mình để giúp đỡ người khác, mà không phải chịu sức 
ảnh hưởng manh mẽ của việc tim kiếm hy lạc hay sự 
buông thả trong chốc lát. Vì vậy, đó là cách các vị nên 
tiến hành. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 384-87, do. 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.44 B6 thí sự bảo vệ con người và động vật khỏi 
nguy hiểm 


Bố thí sự bảo vệ hoặc tự do khói nguy hiểm dé cập 
đến các hoạt động như bảo vệ những chúng sinh 
không được bảo vé, cung cấp nơi trú án cho ai không 
có nơi nương tựa hoặc cung cấp sự trợ giúp cho 
những người không có bắt kỳ sự trợ giúp nào. 

Cụ thể là từ khi đức Thế Tôn dạy rằng trong tất cả 
những tạo tác thiện có điều kiện thì bảo vệ mạng sống 
của chúng sinh là lợi lạc nhất, các vị nên cố gắng một 
cách siêng năng để giải cứu chúng sinh bằng mọi 
phương thức thực tiễn. 

Chẳng hạn như: cắm săn bán và đánh cá bát cứ khi 
nào Các vị có sức mạnh để làm như vậy, chuộc những 
con cừu trên đường đến lò mó, cứu và phóng sanh cá 
và côn trùng sắp bị giết, v.v... 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 387, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


ĐẠO ĐỨC HOÀN HẢO (GIỮ ĐẠO ĐỨC BA-LA- 
MAT) 


Những đoạn trích bên dưới miêu tả ba phương thức 
tu tập đạo đức hoàn hảo như: kiêng tráng những điều 
ác, hội tụ những phẩm chất thiện và mang lợi lạc đến 
chúng sinh. 








Giới phòng hộ ác hành, nghĩa là tránh xa tất cả mười 
nghiệp bát thiện bởi thân, ngữ, và y, xem như noc độc, 
chẳng làm lợi ích gi cho ai cả.439 


The Words of My Perfect Teacher, pp.387-88, dịch 
Anh T.A. 


V.46 Nhiếp tập thiện pháp 


Giới nhiếp tập thiện pháp chỉ cho việc tận lực tạo tác 
hết thảy các thiện căn440, bát cứ khi nào, ngay cả từ 
những việc nhỏ nhặt nhất. Thậm chí dân gian cũng có 
câu rằng: 'dữ lành tạo tác mọi khi, bằng tay, bằng 
miệng, dù di, dù ngòi.” 

Đó là lý do tại sao, trừ phi ta quan tâm đến việc bỏ ác 
theo thiện bằng chánh niệm chánh tri mà quán sát tự 
thân mọi thời, trong bát kỳ việc gì minh làm,4“Í ta sẽ 
có thể phạm những tội nghiệp nghiêm trọng ngay cả 
khi ta chỉ đùa giỡn. 

Lời rằng, 'Chó xem thường tội ác, nghĩ rằng nhỏ, vô 
hại. Dóm lửa tuy nhỏ, cũng đốt được núi rom." (xem 
Pháp Cú 71). 


Mặt khác, nếu ta bằng chánh niệm chánh tri mà hộ trì 
tự tâm trong mọi thời mọi việc, thì ta thậm chí có thể 
tích lũy được tư lương thiện nghiệp bát khả tu nghi 
ngay khi làm những việc thường nhật. 

Thậm chí cả một hành vi nhỏ nhặt như cởi nón dé tỏ 
lòng (chắp tay) tôn kính với đống đá ma-ni4“2 trên 
đường và nhiễu quanh thuận theo hướng phải, trong 
khi bằng sự nhiếp trì bởi ba thù thắng,#43 có thể dán 
ngươi thẳng đến vô thượng bó-dé. 

Như lời rằng, 'Chớ khinh thường thiện nhỏ, nghĩ vô 
ích không làm. Giọt nước nếu rỉ mãi, dần dần đầy bồn 
lớn' (Pháp Cú Dhammapada 122, *Th.72). 

Nhớ chuyện con lợn thuở xưa bị chó duói mà chạy 





V.45 Refraining from evil 


The discipline of refraining from evil means avoiding 
like poison all the ten unwholesome actions of body, 
speech, and mind, which do not serve the benefit of 


others.38 


“The Words of My Perfect Teacher’, pp.387—88, trans. 
T.A. 


V.46 Gathering wholesome qualities 


The discipline of gathering wholesome qualities 


refers to creating all the kinds of wholesome roots 499 
that it is possible to create, whenever possible, ranging 
from the tiniest ones. Even according to the common 
saying of mundane people, ‘wholesome actions and 
evils are created all the time through our mouths, 
through our hands, even as we walk, even as we sit.' 
That is why, unless we take care to avoid (evil 
actions) and adopt (wholesome attitudes) by mindfully 
and attentively examining ourselves all the time in 


whatever we do, 440 we may commit very serious 
unwholesome actions even while we are just having 
fun. 

As it is said, 'Do not underestimate even the slightest 
evil believing it can do no harm; even a tiny spark of fire 
can set alight a mountain of hay' (cf. Dhammapada 71). 


On the other hand, if we get used to applying 
mindfulness and alertness all the time in whatever we 
do, then we may create even an inconceivable mass of 
wholesome (qualities) while going about our everyday 
business. 

Even such a small act as taking off your hat to pay 


respect to a pile of mani stones4^41 on the road and 
keeping it on your right side while passing round it, 
when performed in the framework of the three excellent 
modes, ^4? 
awakening. 

As it is said, 'Do not underestimate even the slightest 
wholesome action, thinking it can bring no benefit; 


669 


can lead you straight on to perfect 





V.45 Kiéng tránh những điều ác 


Tuân giữ việc kiêng tránh những điều ác có nghĩa là 
tránh như thuộc độc mười hành vi bât thiện của thân 
thê, lời nói và tâm ý, không tạo ra lợi ích cho những 
người khác.8Ì 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 387-88, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.46 Hội tu những phẩm chất thiện 


Tuân giữ việc hội tu những phẩm chất thiện đề cập 
đến việc tao ra tất cả các loại góc rễ thiên82 có thé tao 
ra, bất cứ khi nào có thể, từ những thứ nhỏ nhất. Thậm 
chí, theo câu nói phổ biến của người thế tục: “Những 
hành vi thiện và tà ác được tạo ra mọi lúc thông qua 
miệng, qua tay chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước di, 
thậm chí khi ngồi.” 

Vì lý do đó, trừ phi chúng ta thận trọng kiêng tránh 
(hành động tà ác) và chấp nhận (thái độ thiện lành) 
bằng cách chánh niệm và quán sát bản thân mọi lúc 
trong bát cứ việc gì chúng ta làm,83 chúng ta có thé 
phạm phải những hành vi bất thiện rất nghiêm trọng 
ngay cả khi chúng ta làm cho vui. 

Như bài kệ sau, “Đừng đánh giá thấp ngay cả những 
điều tà ác nhỏ nhất, tin rằng nó không gây hại gì; thậm 
chí một tia lửa nhỏ cũng có thể làm cháy cả một núi cỏ 
khô” (xem Kính Pháp cú 71). 


Mặt khác, nếu chúng ta làm quen với việc thực tập 
chánh niệm và tỉnh giác mọi lúc trong mọi hành vi tạo 
tác thì chúng ta có thể tạo ra một khối lượng (phẩm 
chất) thiện khó nghĩ bàn trong công việc kinh doanh 
hằng ngày. 

Ngay cả một hành động nhỏ như cởi mũ ra để tỏ lòng 
kính trọng với một nhóm những viên đá maniŠ trên 
đường và để chúng nằm ở bên phải của khi đi vòng 
qua chúng, khi thực tập trong khuôn khổ của ba 
phương thức tuyệt vời,5 các vị có thé chứng đắc giác 
ngộ viên mãn. 

Được nói lại rằng, “Đừng xem thường việc thiện dù là 
nhỏ nhất, vì nghĩ rằng việc ấy chẳng mang lại lợi ích; 








nhiễu quanh bảo tháp, hay chuyện bảy con sâu bướm 
từ một chiếc lá rơi xuống dòng nước và bị dòng nước 
cuốn nhiễu quanh bảo tháp bảy vòng, cũng thành là 
nhân khiến chúng rốt cuộc đạt được giải thoát. 

Do vậy, trong mọi thời mọi xứ, ta phải tận lực đoạn 
trừ gốc rễ nghiệp ác dù nhỏ nhiệm nhất và tạo tác tích 
lũy thiện căn dù nhỏ nhất mà ta có thể làm, rồi hồi 
hướng công đức ấy cho hết thảy chúng sanh. Ấy là 
bao hàm hết thảy học xứ và luật nghi của BÓ-tát. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.388—89, dịch 
Anh T.A. 


V.47 Nhiéu ích hữu tinh 


Giới nhiêu ích hữu tinh, có nghĩa là việc làm thực tế 
vi lợi ích của chúng sanh bằng vào y chi bón nhiép 
su A44 — sau khi ta dà hoàn toàn doan tàn tu duc nhu 
đã nêu ở trước.445 . 

Trong khi cón là hang so hoc, diéu này duoc thuc 
hién báng hói huóng cho hét tháy chüng sanh các 
công đức do hành tri các hoc xứ đoạn ác, hành thiện, 
được nhiếp tri bởi ba thù tháng446. 


The Words of My Perfect Teacher, p.389, dịch Anh 
T.A. 


Giới nhiêu ích hữu tình, gồm mười một điều, được 
nêu trong luận “Du-già Bó-tát dia! như sau: 'Tro bạn 
cho những hành vi có ý nghĩa, giải trừ thống khổ của 
các chúng sanh khổ đau, dạy dỗ những kẻ vô tri không 
rõ phương tiện, tri ân và báo ân, bảo hộ chúng sanh 
thoát khỏi các hiểm nạn, tiêu trừ ưu khổ của các chúng 
sanh đang đau khổ, 

bố thí nhu yếu cho những kẻ thiếu thốn, tập họp 
chúng hội các bạn đạo và tùy cơ mà dẫn nhập, khiến 





water-drops assembling can gradually fill up a large 
vessel' (cf. Dhammapada 122, *Th.72). 

Remember the story of a pig that once upon a time 
was chased around a stüpa by a dog, or the one about 
seven caterpillars who once fell into the water upon a 
tree leaf and were carried around a stüpa in the water, 
circumambulating it seven times, which caused them 
eventually to attain liberation. 

Therefore, at all times and in all circumstances avoid 
even the tiniest evil and create even the tiniest 
wholesome root you can create, and then offer the 
karmic benefit to all sentient beings. This includes all 
the bodhisattva vows and precepts. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.388—89, trans. 
T.A. 


V.47 Bringing benefit to sentient beings 


The discipline of bringing benefit to sentient beings 
means actually working for the benefit of sentient 
beings through relying on the four ways of attracting 


443 


disciples — once one has completely exhausted 


one's desires as mentioned earlier. A44 

While one is a beginner, it is done by offering the 
karmic benefit of one's training and practice of creating 
wholesome (roots) and avoiding evil, done in the 


framework of the three excellent modes, 445 for the 
benefit of all sentient beings. 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.389, trans. T.A. 


The discipline of bringing benefit to sentient beings 
consists of eleven things, which are listed in the 
'Stages of the Bodhisattva’ as follows: ‘Participating in 
meaningful activities, dispelling the pain of suffering 
sentient beings, teaching knowledge to those who do 
not know the method, appreciating and returning help 
received, protecting others from danger, eliminating the 
misery of those who are in pain, 

providing necessities to those who do not have them, 


670 





tích hop những giọt nước dàn dàn có thé làm dày một 
bình lớn” (xem Kinh Pháp cú 122, *Th.72). 

Hãy nhớ câu chuyện về một con lợn ngày xưa bị một 
con chó đuổi quanh bảo tháp (stüpa), hay chuyện về 
bảy con sâu bướm đã từng rơi xuống nước trên một 
chiếc lá cây và được dắt quanh một bảo tháp, đi vòng 
quanh bảy lần, tạo nhân duyên sau cùng cho chúng 
sinh giải thoát. 

Do đó, trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, hãy tránh xa 
ngay cả những điều ác nhỏ nhất và tạo ra một gốc rễ 
thiện lành nhất mà bạn có thể tạo ra và sau đó, đem lại 
lợi ích về nghiệp cho tất cả chúng sinh. Điều này bao 
gồm luôn tất cả các lời bổn nguyện và điều khoản đạo 
đức của Bồ-tát. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 388-89, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


V.47 Mang lại lợi lạc cho chúng sinh86 


Quy tắc mang lại lợi lạc cho chúng sinh có nghĩa là 
thực sự làm việc vì lợi ích của chúng sinh thông qua 
việc dựa vào bón phương thức thu nhiép đệ tử (tứ 
nhiếp pháp)97 - khi người đã hoàn toàn kết thúc ham 
muốn như đã đề cập trước đó.88 ] . 

Trong khi người mới thuc tập, có thé thực hiện bằng 
cách cúng dường lợi ích vé nghiệp của sự huân tập và 
tu hành tao ra (góc) thiện lành và tránh ác, thực hiện 
trong khuón khó cüa ba phuong thüc xuát sác,89 vi lợi 
ích của tát cả chúng sinh. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 389, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


Quy tắc đem lại lợi lạc cho chúng sinh gồm có mười 
một điều, được liệt kê trong “Các địa vị của Bó-tát'90 
như sau: “Tham gia các hoạt động ý nghĩa, xua tan nỗi 
đau khổ của chúng sinh, truyền dạy kiến thức cho 
những người chưa biết phương pháp, biết ơn và đền 
ơn đã nhận được, bảo vệ người khác khỏi hiểm nguy, 
xóa bỏ nỗi thống khó trong đau đớn, 

cung cấp nhu yếu phẩm cho những người chưa có, 
thiết lập một vòng tròn của tinh bạn đạo và tùy chuyển 








sanh hoan hỷ bằng chân thật công đức, khiến tịnh trị 
thích đáng và bằng năng lực thần thông mà uy trán 
(các đối địch chánh pháp), và khuyến phát khát 
ngưỡng." 


The Jewel Ornament of Liberation, p.220, dich Anh 
T.A. 


V.48 Luát nghi giói 


Đoạn này mô tả các loại và lý do dé thọ biệt giải thoát 
giới là cơ sở thọ giới Bô-tát. 


Luật nghi giới (chi ác, phòng hộ) có hai sai biệt là 
cộng và bát cộng. Cộng giới là (một trong) bảy nhóm 
biệt giải thoát (giới). Như được nói trong luận 'Du-già 
Bó-tát địa rằng: Luật nghi giới của Bồ-tát là biệt giải 
thoát giới mà vị ấy đã thọ. 

Có bảy loại: tỳ-kheo giới, tỳ-kheo-ni giới, thức-xoa- 
ma- na giới, sa-di giới, sa-di-ni giới, ưu-bà-tắc giới, ưu- 
bà-di giới. Nên biết, các giới này gồm hai phần, tại gia 


và xuất gia.' "a7 


Những giới này ngăn ngừa tổn hại người khác cùng 
với căn của nó (sân). Biệt giải thoát giới chỉ phòng hộ 
vì tự lợi, trong khi Bồ-tát phòng hộ vì lợi tha. 

Như trong Kinh “Na-la-diên ván có nói, (Bó-tát) Trì 
giới không vì mục đích vương quyền, không vì mục 
đích thượng sanh (sanh thiên), không vì mục đích 
Thiên đế Thích, hay vì Phạm Thiên thân, hay vì thọ 
dụng, hay để đắc Đại Tự Tại Thiên thàn, ^49 cũng 
không vì dung sắc. 

Cũng váy, Bồ-tát trì giới không vì so doa địa ngục, sợ 
sanh vào súc sanh, sợ Diêm-la giới. Bồ-tát trì giới vì để 
an lập trong Phật đạo; trì giới vì lợi lạc cho mọi chúng 
sanh." 





attracting a circle of Dharma-friends and engaging 
them in accordance with their mentalities, arousing 
delight through authentic good qualities, properly 
eliminating and frightening off (enemies of the Dharma) 
through supernormal powers, and creating inspiration. 


"The Jewel Ornament of Liberation', p.220, trans. T.A. 


V.48 The discipline of restraint 


This passage described the types and reasons for 
taking the vow of individual liberation which is the basis 
of taking the bodhisattva vow. 


The discipline of restraint has common and 
uncommon variants. The common one is (any of) the 
seven types of (vows for) individual liberation. As said 
in the ‘Stages of the Bodhisattva’: “The bodhisattva's 
discipline of restraint is the vow of individual liberation 
that a person has taken. 

There are seven types: the discipline of the monk, 
nun, nun-in-training, male novice, female novice, 
layman, and laywoman. One should know how they fall 


into lay and monastic / renunciant categories. 446 


Those vows keep one away from harming others and 
its basis (i.e. anger). Someone taking the vow of 
individual liberation turns away from it for their own 
sake, while a bodhisattva turns away from it for others' 
sakes. 

As the ‘Sūtra Requested by Naàrayana'says, ‘(The 
bodhisattva) does not maintain discipline for the sake of 
political power, nor for the sake of higher rebirth, nor for 
the sake of Indra, nor for the sake of Brahmä, nor for 


the sake of enjoyments, nor for the sake of Siva, 447 


nor for any object of the senses. 

Likewise, he does not maintain discipline through fear 
of rebirth in hell, in the animal kingdom, or in the 
netherworld. Rather, he maintains discipline in order to 
assume the style of a Buddha; he maintains discipline 
because he seeks the benefit and ease of all sentient 
beings.’ 


671 





họ phù hợp với từng tâm tánh, khơi dậy niềm hoan hý 
nhờ những phẩm chất tốt đẹp, loại bỏ và xua đuổi (kẻ 
thù của giáo pháp) một cách đúng đắn với các thần lực 
và tạo ra nguồn cảm hứng. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 220, do T.A. dịch tiếng 
Anh). 


V.48 Giới chế ngự 


Đoạn này mô tå các loại và lý do của việc phát 
nguyện giải thoát cá nhân, vốn là cơ sở của việc tiếp 
nhận nguyện BÓ-tát. 


Giới chế ngự có những biến thể phổ biến và không 
phó bién. Phó biến là (bất ky trong số) bảy loại (những 
lời nguyện cho) sự giải thoát cá nhân. Như đã nói trong 
"Các địa vị của Bồ-tát.” “Giới ché ngự của Bồ-tát là lời 
nguyện giải thoát cá nhân mà người đã tiếp nhận. 

Có bảy loại: Giới luật của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức- 
xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. 
Người ấy nên biết họ thuộc nhóm tại gia và xuất 
gia."91 


Các lời phát nguyện ấy giúp người tránh làm hai 
người khác và căn tánh của nó (tức là giận dữ). Người 
thọ nhận lời phát nguyện giải thoát cá nhân quay lưng 
lại với nó vi lợi ích của cá nhân, trong khi Bồ-tát lại vì 
lợi ích của người khác. 

Như trong kinh: “Na-la-diên (S. Nàráyana) thỉnh ván,” 
(Bồ-tát) không giữ giới luật vì quyền lực chính trị, lợi 
ích tái sinh cao hơn, lợi ích của Đế-thích, lợi ích của 
Phạm thiên, lợi ích của hỷ lạc, cũng không vì lợi ích 
của Siva,9? và cũng không vì bát kỳ đối tượng nào của 
giác quan. 

Tương tự như vậy, vị ấy không giữ giới luật vì sợ tái 
sinh trong địa ngục, trong vương quốc động vật hoặc 
trong thế giới khác. Đúng hơn là dé mang phong thái 
của đức Phát; vị ấy giữ giới luật vì tìm kiếm lợi ích và 
sự tự tại của tất cả chúng sinh.” 








The Jewel Ornament of Liberation, pp.214—15, dịch 
AnhT.A. 


An nhán ba-la-mát 


Các đoạn sau đây được trích từ phẩm thứ mười bón, 
luận Giải thoát trang nghiêm báo' của Gampopa, vê an 
nhẫn ba-la-mật: nhẫn những điều khó nhẫn và khó 
hành, cho đến nhẫn các giáo pháp cao thâm. 


V.49 Vì sao nhẫn 


Đoạn này tư duy vê những tai hại do thiếu nhẫn, và 
ngược lại. 


Tuy có hành thí và giới nhưng không có nhẫn thì sân 
nộ vẫn dễ phát sanh. Nếu phát khởi sân, thì hết thảy 
thiện căn mà ta đã tạo bằng thí, giới, và các phương 


tiện khác trong một thoáng hoàn toàn tiêu hủy. 449 
Như kinh 'Bó-tát tang’ nói rằng, ‘Sân có thể tiêu hủy 
thiện cán được tích tập trong trăm ngàn đời.” 
Cũng vậy, trong luận Nhập Bồ-tát hành nói, 'Một 
niệm sân tâm khởi, hủy hoại mọi thiện hành, bố thí, lễ 
Như Lai, đã hành trong ngàn kiếp' (BCA VI.1). 


Lại nữa, trừ khi ngươi có nhẫn, nếu không ngươi sẽ 
bị sân cắm vào, gây ra một vết thương sâu trong tâm 
ngươi như thể bị một mũi tên độc xuyên qua, ngươi sẽ 
không còn có thé cảm thấy vui mừng, sung sướng, yên 
ón trong lòng, ngươi sẽ không thé nào ngủ được. 

Như luận Nhập Bồ-tát hành nói, 'Bị kẹp bởi sân khổ, 
tâm chẳng chút an bình. Chẳng được chút hỷ lạc, khó 
ngủ, tâm bắt định.' (BCA VI.3). 

Và lại nữa, “Tóm lại, không ai có thé sóng bình an với 
sân trong tâm mình” (BCA VI.5b). 





"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.214-15, 


The perfection of patient acceptance 


The following passages from the fourteenth chapter 
of Gampopas “The Jewel Ornament of Liberation’ 
discuss the perfection of patience: the patient 
acceptance of difficult and painful situations, and of 
challenging teachings. 


V.49 Why we need patience 


This passage is a meditation on the disadvantages of 
not having patience and the advantages of having it. 


One may be generous and ethically disciplined, but 
stil one can easily get angry if one does not have 
patience. If one gets angry, then all one's wholesome 
(roots) created through generosity, ethical discipline, 


and other means can at once come to naught. 448 

As is taught in the 'Collection on Bodhisattvas', 
'Anger can destroy your wholesome roots amassed 
through one-hundred-thousand eons.' 

Also, in ‘Engaging in the Conduct for Awakening’, 
'One deed of anger can defeat all your good actions of 
generosity, offerings made to the Tathagatas, and so 
forth, that you have been collecting for thousands of 
eons' (BCA VI.1). 


Moreover, unless you have patience you can be 
beset by hatred, causing such a sharp pain to arise in 
your heart as if it was pierced by a poisonous arrow, so 
that you will no longer have any joy or peace of mind — 
you will not even be able to sleep. 

As 'Engaging in the Conduct for Awakening' says, 
'Gripped by the painful feeling of hatred, one's mind 
cannot have any peace at all. Unable to get any joy or 
happiness, one cannot fall asleep nor find any stability.' 
(BCA VI.3). 

And again, 'In brief, nobody can live peacefully with 
anger in their hearts' (BCA VI.5b). 


672 





(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 214-15, do T.A. dich 
tiéng Anh). 


KIÊN TRÌ HOÀN HẢO (NHÁN BA-LA-MAT) 


Những đoạn sau đây trích từ chương thứ mười bón 
của quyén “Châu báu trang nghiêm của giải thoár'93 
của Gampopa thảo luận vé sự toàn thiện của nhân: sự 
kiên nhân trong những tình huóng khó khăn và đau đớn 
và những lời dạy đây thử thách. 


V.49 Tại sao chúng ta cần phải kiên nhẫn 


Đoạn này là một bài thiên kệ về những bát lợi của 
việc không có kiên nhân và những lợi thê của việc sở 
hữu nó. 


Người có thể rộng lượng và có kỷ luật đạo đức, 
nhưng vẫn có thé dễ dàng nỗi giận nêu không có kiên 
nhẫn. Nếu người ấy sân hận thì tất cả (gốc rễ) thiện 
lành được tạo ra thông qua sự rộng lượng, kỷ luật đạo 
đức và các phương tiện khác có thể ngay lập tức trở 
thành vô ích.94 

Như đã dạy trong “Tuyên tập vé các Bô-tát,” “Sự sân 
hận có thể phá hủy gốc thiện lành của bạn tích lũy 
được trong một trăm nghìn kiếp.” 

Ngoài ra, trong “Tu tập trong hành vi dé dat tinh 
giác 95, “Một hành động sân hàn có thé đánh bại tất cả 
các tạo tác tốt về lòng quảng đại, cúng dường cho các 
Như Lai, v.v... mà bạn đã thu thập trong hàng nghìn 
kiếp” (BCA VI. 1). 


Hơn nữa, trừ khi bạn có lòng kiên nhẫn, nếu không 
các vị có thé bi bao vây bởi lòng thù hận, gây tạo một 
nỗi đau nhức nhói xuất hiện trong tim như thể nó bị một 
mũi tên độc đâm xuyên qua, khiến bạn sẽ không còn 
niềm vui hay sự an lạc của tâm - thậm chí các vị còn 
không thể ngủ được. 

Như "Tu tập trong hành vi dé dat tỉnh giác" có viết, 
"Bi cám giác hận thù dau đớn kim hãm, tâm trí của 
người không thé có được chút bình yên nào. Không thé 
có được bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào, người ấy 
không thể ngủ cũng như không tìm thấy sự an định 
nào.” (BCA VI. 3). 








Lại nữa, nếu ngươi không có nhẫn, mỗi khi ngươi 
sân, ngươi sẽ hiện vẻ phẫn nộ, khiến cho chồng, hoặc 
vợ, và hết thảy thân quyến cảm thấy buồn phiền và khó 
chịu. 

Họ sẽ không đến gần ngươi ngay dù khi ngươi có 
cho họ thực phẩm và tặng vật. Như lời rằng, 'Người 
thân sẽ nản lòng. Họ có thé đến bên, bởi lợi mà nguoi 
cho, nhưng sẽ không tin ngươi.' (BCA VI.5a). 


Lại nữa, nếu ngươi chẳng có nhẫn, Ma vương sẽ tìm 
cơ hội dé gây chướng ngại cho ngươi. Như lai được 
nói trong kinh 'Bó-tát tạng' rằng, 'Ai bị sân ché ngự, sẽ 
cho Ma vương cơ hội gây chướng ngại cho minh." 

Lại nữa, nêu ngươi không có nhẫn, sáu ba-la-mật 
của con đường dẫn đến Phật quả sẽ chẳng thể viên 
mãn và nguoi sẽ không thé chứng đắc vô thượng bó- 
đề. Nhu được nói trong Thánh bát-nhã tập yéu ('Phags 
pa bsduds pa) rằng, 'Có sân, không có nhẫn, làm sao 
thành Chánh giác?’ 


Mặt khác, nếu ngươi có nhẫn, đó là tối thượng trong 
hết thảy thiện căn. Như nói rằng, 'Không gì ác như sân; 
khó hành không bằng nhẫn. Vậy ta phải nỗ lực, thực 
hành nhẫn mọi cách' (Pháp Cú Dhammapada 184). 

Lại nữa, nếu ngươi có an nhẫn, ngươi thậm chí còn 
có tất cả các an lạc tạm thời (của thế gian). Như lời 
rằng, 'Nhiếp tâm chiến thắng sân, đời này, đời sau vui.' 
Lại nữa, nếu ngươi có nhẫn, ngươi sẽ chứng đạt vô 
thượng bó-dé. 

Như trong kinh Phụ tử thỉnh tương phùng (Yab sras 
mjal ba) răng, 'Nếu ngươi luôn suy niệm về tâm từ, 
nghĩ rằng “sân không phải là con đường. dẫn đến giác 
ngộ”, nhu vậy nguoi sẽ đạt đến giác ngộ. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.227—29, dich 
Anh T.A. 





Moreover, if you do not have patience, every time 
you get angry you will put on a wrathful appearance, 
making your husband or wife and all your companions 
feel depressed and annoyed. 

They will not come near you even if you give them 
food and gifts. As is said, ‘Your loved ones will be 
disheartened. They may be attracted by what you give 
them, but they will not trust you' (BCA VI.5a). 


Moreover, if you do not have patience, Mara will find 
the opportunity to give you trouble. As taught again in 
the “Collection on Bodhisattvas', Whoever is overcome 
by anger will give Māra a chance to cause him trouble.’ 

Moreover, if you do not have patience, the six 
perfections of the path to Buddhahood will be 
incomplete and you wil be unable to attain 
unsurpassed awakening. As taught in the ‘Noble 
Collection’, 'How could one become enlightened if one 
is angry and impatient?' 


On the other hand, if you have patience, it is supreme 
among all wholesome roots. As is said, 'There is no evil 
like hatred, and no austerity like patience. Therefore, 
one should make efforts to practise patience in every 
way' (cf. Dhammapada 184). 

Moreover, if you have patience, you will even obtain 
all kinds of temporary (worldly) pleasures. As is said, 
"Whoever defeats anger by meditative absorption will 
be happy in this life and hereafter. Again, if you have 
patience, you will reach unsurpassed awakening. 

As the ‘Meeting of Father and Son Sūtra’ says, ‘If you 
always meditate on loving kindness, thinking “anger is 
not the way to awakening”, that is how you will attain 
awakening.' 


"The Jewel Ornament of Liberation’, 


trans. T.A. 


pp.227-29, 


673 





Và một lần nữa, “Tóm lại, không ai có thể sống yên 
bình với sự sân hận trong lòng” (BCA VI. 5b). 


Ngoài ra, nếu không kiên nhẫn, mỗi khi sân hận, các 
vị sẽ tỏ ra cáu kỉnh, khiến chồng hoặc vợ và những 
người bạn đồng hành thấy phiền muộn và bực bội. Họ 
sẽ không đến gần bạn ngay cả khi bạn cho họ thức ăn 
hay tặng quà. 

Như đã nói, “Những người thân yêu của các vị sẽ 
nản lòng. Họ có thể bị lôi cuốn bởi những gì các vị chu 
cấp cho họ, nhưng họ sẽ không còn tin tưởng nữa” 
(BCA VI. 5a). 


Hơn thế nữa, nếu bạn không kiên nhẫn, ma vương 
sẽ tìm cơ hội gây rắc rối cho bạn. Lại nữa, như trong 
“Tuyển tập vé các BÓ-tát," "Ai bi ché ngự bởi sân hận 
sẽ tạo cho ma vương cơ hội gây rắc rối cho người đó.” 

Hơn nữa, nếu bạn không có lòng kiên nhẫn, Sáu 
toàn thiện của đường dẫn đến Phật quả sẽ bị dở dang 
và các vị sẽ không thể thành tựu sự giác ngộ vô 
thượng. Như đã day trong “Tuyên tập Thánh, ” “Làm thế 
nào người có thể chứng ngộ nếu người ấy còn sân hận 
và thiếu tham nhẫn?” 


Mặt khác, nếu bạn có lòng kiên nhẫn thì đó là điều tối 
thượng trong số tất cả các gốc thiện lành. Như đã nói, 
“Không có ác nào giống nhu hận thù và không có khó 
hạnh như kiên nhẫn. Vì vậy, người ta nên nỗ lực rèn 
luyện tính kiên nhẫn bằng mọi cách” (xem Kinh Pháp 
cú 184). 

Hơn nữa, nếu bạn có lòng kiên nhẫn, bạn thậm chí 
sẽ đạt được tất cả các loại thú vui tạm thời (thế gian). 
Như đã nói, “Ai đánh tan sân hận bằng tu tập thiền định 
sẽ hạnh phúc trong đời này và đời sau.” Một lần nữa, 
nếu bạn có lòng kiên nhẫn, bạn sẽ thành tựu sự giác 
ngộ vô thượng. 

Như trong “Kinh cuộc gặp gỡ của cha và con” nói: 
“Nếu Các luôn thiền định về lòng từ, chiêm nghiệm 
rằng “sân hận không phải là cách thức giác,” đó là cách 
bạn sẽ đạt được sự tỉnh giác.” 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 227-29, do T.A. dịch 
tiếng Anh). 








V.50 Nhẫn là gì 


Đoạn này đưa ra một định nghĩa ngắn gọn vé nhẫn 
và nêu ba loại nhân, sau đó sẽ thảo luận trong ba đoạn 
văn tiép theo. 


Tự tánh của nhẫn là không bận tâm. Nhu được nói 
trong 'BÓ-tát địa: ‘Nói ngắn gon, tự tánh nhẫn (của Bò- 
tát), do tâm không tạp nhiễm, chỉ thuần bi mẫn, không 
bận tâm.’ 


Có ba nhẫn: nhẫn nại không bận tâm những tón hai 
người khác gây cho mình; nhẫn tho các thứ khó dau; 
và nhẫn chứng quyết định thắng giải pháp. 

Nhẫn thứ nhất phát sanh do thám sát bàn tánh của 
chúng sanh gây tổn hại; nhẫn thứ hai do quán sát tự 
tánh của khó, và thứ ba tư trach tự tánh không điển 
đảo của các pháp. 

Hai loại nhẫn đầu được tu hành trong thế tục đề, loại 
thứ ba trong thắng nghĩa dé. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.229—30, dich 
Anh T.A. 


V.51 Kham nhán tón hai 


Bên cạnh việc mô tá bán chát của nhẫn thứ nhát, 
đoạn văn này giới thiệu một phương pháp tu tập nhân 
đối với chúng sinh được coi là người gây hại. 


Nhẫn thứ nhất, nhẫn nại những oán hại mà người 
khác gây ra cho bản thân, hoặc cho quyến thuộc bằng 
đánh đập, hủy báng, nhục mạ, hoặc vạch lỗi giấu kín 
của mình; hoặc nhẫn nại những điều người khác gây 
ra chướng ngại ước muốn của mình. 

Nhẫn nai nhu vậy có nghĩa là chi? Có nghĩa, không 
bị nhiễu loạn, không trả thù, và không ôm chặt oán 
hận.... 





V.50 What is patience 


This passage gives a short definition of patience and 
lists its three types, which are then discussed in the 
three passages that follow. 


Patience with something is defined as not being 
concerned by it. As taught in the 'Stages of the 
Bodhisattva’, ‘In brief, the patience of a bodhisattva is 
defined as an undisturbed (state of) mind and a lack of 
concern about anything but compassion.’ 


There are three types of patience: patience in the 
sense of being unconcerned about those doing you 
harm; patience in the sense of undertaking the painful; 
and patience in the sense of understanding the 
Dharma. 

The first one is arrived at through examining the 
nature of the sentient beings who are doing the harm; 
the second through analysing the nature of pain, and 
the third through investigating the actual nature of 
phenomena. 

The first two types of patience are practised from the 
relative point of view, while the third is from the ultimate 
point of view. 
pp.229-30, 


"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


V.51 Being unconcerned about those doing one 
harm 


Besides describing the nature of the first type of 
patience, this passage introduces a method of 
cultivating patience towards sentient beings that are 
perceived as harm-doers. 


The first type of patience means tolerating those who 
do to one or one's belongings such disagreeable things 
as beating, criticizing, insulting, or exposing one's 
hidden flaws; or those who create obstacles to (the 
fulfilment of) one's desires. 

And what does it mean to tolerate them? It means not 
being upset by them, not retaliating, and not holding 
any resentment. ... 


674 





V.50 Kién nhán là gi 


Phân đoạn này đưa ra một định nghĩa ngắn vé sự 
kiên nhẫn và liệt kê ba loại của nó, sau đó, sẽ được 
thảo luận trong ba đoạn tiếp theo. 


Kiên nhãn với điều gì đó được định nghĩa là không lo 
lắng việc ấy. Như đã dạy trong “Các địa vị của Bó-tát," 
"Nói tóm lại, sự kiên nhẫn của Bồ-tát được định nghĩa 
là không phiền não (trạng thái) của tâm và không lo 
lắng đến bát cứ điều gì ngoài lòng từ bi." 


Có ba loại kiên nhẫn: Kiên nhẫn theo nghĩa không 
bận tâm về những người đang làm hại mình; kiên nhẫn 
theo nghĩa là trải nhiệm những đau đớn; và kiên nhẫn 
theo nghĩa hiểu biết giáo pháp của Phật. 

Loại kiên nhẫn thứ nhất được thực tập qua việc xem 
xét bản chất những chúng sinh đang gây tổn hại cho 
người. khác; thứ hai, thực tập qua phân tích bản chất 
của nỗi đau; và thứ ba, thực tập qua việc kiểm nghiệm 
bản chát thực sự của sự vật. 

Hai loại kiên nhẫn đầu tiên được thực tập theo quan 
điểm tương dói96, trong khi loại thứ ba là theo quan 
điểm tối thuong.97 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 229-30, do T.A dịch 
tiêng Anh). 


V.51 Không bận tâm về những người gây tôn hại 
người khác 


Bên cạnh việc mô tả bản chất của loại kiên nhẫn đầu 
tiên, đoạn trích này giới thiéu một phương pháp tu 
dưỡng kiên nhẫn đối với những chúng sinh được xem 
là người gây hại. 


Loại kiên nhẫn đầu tiên với ý nghĩa khoan dung 
những người tao tác các hành vi khó chấp nhận với 
người khác hoặc sở hữu của người ấy như đánh dâp, 
chỉ trích, lăng mạ hoặc vạch trần những sai sót thầm 
kín của họ; hoặc những người tạo ra các trở ngại cho 
(việc thành tựu) mong muốn của người khác. 

Thế nào là bao dung đối với họ? Nó có nghĩa là 
không khó chịu, không trả đũa và không có bất kỳ sự 








[Tu tập nhẫn] 


Luận Bó-tát địa nói, nhẫn cần được tu bằng năm 
quán tưởng. Luận viết, 'Quán tưởng kẻ gây hại như 
thân quyên của mình, quán tưởng chúng sanh ấy chỉ là 
pháp, quán tưởng vô thường, quán tưởng khổ, và quán 
tưởng nhiếp tho.' 


Quán tưởng kẻ gây hại như thân quyến của mình: 
Ngươi nên nghĩ, 'Chúng sanh hiện đang làm hại ta đã 
từng là mẹ ta, cha ta, chị ta, anh ta, hay thầy ta trong 
một đời quá khứ. 

Kẻ ấy ắt từng giúp đỡ ta trước đây bằng vô số 
phương tiện, vậy ta không được trả thù việc họ làm hại 
mình.' 

Do vậy mà nhẫn với kẻ gây hại bằng quán tưởng kẻ 
ấy là thân quyến của mình. 


Quán tưởng chúng sanh ấy chỉ là pháp: Ngươi nên 
nghĩ, 'Kẻ gây hại này tùy thuộc vào nhân duyên; đó chỉ 
là niệm tưởng, đó chỉ là pháp. 

Trong đó thật sự không có gì là tự ngã, là hữu tình, là 
mạng căn, không có cái gì là chúng sanh mà đánh đập, 
hủy báng, nhục mạ, hoặc vạch lỗi kín của ta.' 

Nỗ lực tu nhẫn bằng tư duy như vậy. 


Quán tưởng vô thường: Nguoi nén nghĩ, 'Chúng 
sanh là vô thường, thảy đều phải chết. Nguy hại lớn 
nhất có thể xảy ra là mát mang, và vi mọi người đều sẽ 
phải chết dù thế nào đi nữa, đừng nên hại mạng của 
ai. 

Nỗ lực tu nhẫn bằng tư duy như vậy. 


Quán tưởng khó: Ngươi nên nghĩ, 'Hết thảy chúng 
sanh đều chịu ba loại khô.450 Ta phải nỗ lực loại trừ 
chứ không nên gây thêm khô.’ i . 

Nô luc tu nhân đôi với kẻ gây tôn hai bằng quán 





[Meditative cultivation of patience] 


The “Stages of the Bodhisattva' teaches that patience 
should be cultivated by forming five conceptions. They 
are, as the text puts it, ‘Conception of the harm-doer as 
dear to one's heart, the conception of there being only 
phenomena, the conception of impermanence, the 
conception of suffering, and the conception of taking 
responsibility." 


Conception of the harm-doer as dear to one's heart: 
You should think, “This being who is now doing me 
harm must have been my mother, father, sister, 
brother, or teacher in a previous life. 

He must have helped me before in innumerable 
ways, so | must not retaliate for their doing me this 
harm. 

Thus be patient with the harm-doer by conceiving of 
him as someone dear to your heart. 


The conception of there being only phenomena: You 
should think, “This harm-doer depends on conditions; 
there is just conception, there are only phenomena. 

There is not anyone — not any (inherently existent) 
sentient being, any living being, any soul here who is 
beating, criticizing, insulting me, or who is exposing my 
hidden flaws.’ 

Try to develop patience by thinking in this way. 


The conception of impermanence: You should think, 
'Sentient beings are impermanent, subject to death. 
The worst damage that can happen is losing one's life, 
and since everybody is going to die anyway, no-one's 
life should be taken. 

Try to develop patience by thinking in this way. 


The conception of suffering: You should think, 'All 


sentient beings suffer from three kinds of suffering. 449 
| should try to dispel these rather than causing them 
suffering. 


675 





oán giận nào đối với ho... 
[Thiền tu kiên nhẫn] 


"Các đại vị của BÓ-tát" dạy rằng, kiên nhẫn nên được 
tu dưỡng bằng. cách hình thành năm quán tưởng. Như 
bản luận đã viết, năm quán tưởng đó là: “Quán tưởng 
về người gây hại như người thân mến trong lòng, quán 
tưởng người ấy chỉ là giáo pháp, quán tưởng về vô 
thường, quán tưởng về đau khổ và quán tưởng về 
trách nhiệm.” 


Quán tưởng người gây hại như người thân mến trong 
lòng: Các vị nên suy nghĩ rằng, “Người hiện đang làm 
tổn thương tôi chắc hẳn đã từng là mẹ cha, chị em, 
hoặc thầy của tôi trong kiếp trước. 

Chắc chắn trước đây người ấy đã giúp tôi vô số 
cách, vì thế tôi không được trả thù việc tốn thương họ 
đã tạo tác.” 

Do vậy, hãy kiên nhẫn với người gây tôn hại ấy bằng 
cách tưởng tượng rằng họ như là người thân mến 
trong lòng mình. 


Quán tưởng người đó chỉ là sự vật: Các vị nên suy 
nghĩ rằng, “Người gây hại này phụ thuộc vào các 
duyên; chỉ có duy nhất tưởng, chỉ có duy nhất sự vât. 

Không có bát ky ai - không phải bát kỳ chúng sinh 
(vốn dĩ đang tồn tại), bát kỳ sinh vật sống nào và bát kỳ 
linh hồn nào ở đây, đang đánh đập, chỉ trích, xúc 
phạm, hoặc đang vạch tràn những lỗi giấu kín của tôi.” 

Hãy cố gắng tu tập tính kiên nhẫn bằng cách suy 
nghĩ theo cách này. 


Quán tưởng về vô thường: Các vị nên suy nghĩ rằng: 
"Chúng sinh là vô thường, đều lệ thuộc vào sanh tử. 
Sự mát mát lớn nhất có thé xảy ra khi mạng sống của 
người bị mất đi và cho dù mọi người đều phải chết đi 
nữa thì không ai nên từ bỏ mạng sống của mình. 


Quán tưởng vé khó dau: Các vị nên suy nghĩ rằng: 
“Tất cả chúng sanh đều trải qua ba loại khó đau.9 Tôi 
nên xóa tan đi những khô đau này hơn là làm người 
khác đau khó." 








chiếu kẻ ấy nhu là người chịu khó. 


Quán tưởng vê nhiếp thọ: Bởi ta đã khởi phát bồ-đề 
tâm, ta nên làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh. Ta 
phải gánh vác cho hết thảy chúng sanh như (gánh vác) 
cho thê tử. Gánh vác cho họ như vậy, chẳng lý nào lại 
trả thù một chuyện nhục ma cỏn con.’ 

Nỗ lực tu nhẫn bằng tư duy như vậy. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.230, 233-35, 
dich Anh T.A. 


V.52 Nhán tho khó 


Loai nhán tiép theo là chiu dung nhüng khó nhoc 
trong Phát dao, được cho là tinh tân dũng mãnh. 


Nhẫn tho khó, đó là không phiền muộn với những 
khó nhọc trên đường tu tập viên mãn vô thượng bó-dà 
mà nhẫn thọ với tâm hoan hỷ thản nhiên. 

Theo luận BÓ-tát địa, có tám loại khổ cần phải nhẫn 
thọ — như khổ xứ sở, và vân vân. Cụ thể như sau. Khi 
xuất gia, phải nhẫn thọ các khó cực trong việc tim cầu 
pháp, y thực, và các thứ khác. 

Rồi có những khổ cực do phải nỗ lực cúng dường, 
thừa sự, và cung kính Tam Bảo và các thượng sư, 
nghe Pháp, thuyết Pháp, xướng tụng, tu tập, và để 
hành trì du-già chẳng ngại thức khuya dậy sớm; cũng 
như những cực khó do phải nỗ lực thi hành mười một 
pháp đã nêu trước đây nhằm làm lợi lạc cho chúng 
sanh.45† 

Tất cả những điều khổ nhọc trên cần phải nhẫn thọ 
mà quản chút gì khó nhọc, mỏi mệt, nóng lạnh, đói 
khát, hay chút gì tâm tình nhiễu loạn; như nhẫn thọ khổ 
do trích huyết để trị chứng bệnh trầm kha. 

Hay là, như được nói trong Nhập Bó-tát hành: 'Dé ta 
thành tựu bồ-đề, khó do tu áy có han; nhu dau khi mô 
vết thương, dé rút ra mũi tên dóc' (BCA VII.22). 





Try to develop patience towards the harm-doer by 
conceiving of him as someone who is suffering. 


The conception of taking responsibility: Since | have 
aroused the awakening-mind, | should be working for 
the benefit of all sentient beings. | have taken 
responsibility for all sentient beings as (taking 
responsibility) for a wife. Having taken responsibility for 
them in that way, it is inappropriate to retaliate for such 
a small insult. 

Try to develop patience by thinking in this way. 


"The Jewel Ornament of Liberation’, pp.230, 233-35, 
trans. T.A. 


V.52 The patience of undertaking the painful 


The next type of patience is enduring the difficulties 
of the Buddhist path, which is said to be a heroic 
endeavour. 


The patience of undertaking the painful means to 
never get upset with the pains involved in (the path for) 
accomplishing unsurpassed awakening but to 
undertake them with a joyful heart. 

According to the ‘Stages of the Bodhisattva’, there 
are eight types of painful things to be undertaken - such 
as those related to places, and so forth. In actual fact, 
they are as follows. Having renounced the world, (one 
must undertake) the pains of seeking Dharma robes, 
alms, and so forth. 

Then there are the pains coming from the effort 
needed to make offerings to, attend, and honour the 
Three Jewels and spiritual masters, to listen to the 
Dharma, to receive explanations, to recite prayers, to 
meditate, and to practise yoga without sleeping in the 
first and last watches of the night; as well as the pains 
coming from the effort needed to perform the earlier- 


mentioned eleven things to benefit sentient beings.450 
All those painful things are to be undertaken without 
concern about hardship, fatigue, feeling hot or cold, 
hunger or thirst, or any kind of mental disturbance. It is 
like undertaking the painful treatment of bloodletting in 


676 





Tinh tán tu tâp kiên nhãn dói vói người gây tốn hại 
bằng cách quán tưởng rằng người ấy chính là người 
đang bị khó dau. 


Quán tưởng về trách nhiệm: Từ khi ta phát khởi tâm 
tỉnh thức, ta nên làm việc lợi lạc cho chúng sinh. Ta 
nên có trách nhiệm với chúng sinh như thể là (có trách 
nhiệm) với người vợ. Khi có được trách nhiệm với họ 
như vậy, điều đó không đáng để trả đũa ai vì một lời 
lăng mạ không đáng kå. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 230, 233-35, do T.A. 
dịch tiêng Anh). 


V.52 Sự kiên nhẫn khi đối diện khó 


Loại kiên nhẫn tiếp theo là sự cam chịu trước những 
trắc trở trên con đường Phật và đây được xem là một 
nó lực kiên dũng. 


Sự kiên nhẫn khi đối diện khó có nghĩa là không bao 
giờ buồn chán với những nỗi đau có liên hệ trên (con 
đường) để thành tựu sự giác ngộ vô thượng mà còn 
phải tiếp nhận chúng với tâm hân hoan. 

Theo “Các giai vị của Bồ-tát” có tám loại khó cần 
phải đối mặt - chẳng han như các loại liên hệ đến noi 
chốn, v.v... Trên thực tế, các loại khổ như sau: Khi đã 
từ bỏ thế gian, (người phải đối diện) những nỗi khổ của 
việc tìm kiếm pháp phục, bố thí, v.v... 

Sau đó, là những nỗi khó đến từ nỗ lực cần thiết dé 
cúng dường, tham dự và tôn kính ba ngôi báu và các 
bậc thầy tâm linh, nghe giáo pháp, giải đáp các thắc 
mắc, tụng kinh, thiền định và thực tập yoga khi thức 
khuya dậy sớm; cũng như những nỗi khổ đến từ nỗ lực 
cần thiết để thực hiện mười một điều đã đề cập để 
mang lại lợi lạc cho chúng sinh.99 

Tất cả những nỗi khó đó phải được thuc hiện mà 
không cần lo lắng về sự khó khăn, mệt mỏi, cảm giác 
nóng hoặc lạnh, đói hoặc khát, hoặc bát ky loai rói 
nhiễu tâm trí. Nó giống nhu đối diện với nỗi dau khi 
phải lấy máu để phục hồi sau một căn bệnh nghiêm 
trọng. 








Nếu tu nhẫn như vậy, ngươi sẽ là dũng sĩ chiến 
thắng trong chiến trường sanh tử, tiêu diệt quân địch 
phiền não. 

Trong thé gian, chiến sĩ nói tiếng do giết những dich 
tầm thường, nhưng vẫn phải chết, dù vậy, lại được gọi 
là dũng sĩ. Nhưng đó không thực sự là dũng sĩ. Vi chỉ 
như đâm gươm vào xác chết. 

Như được nói trong Nhập BÓ-tát hành, 'Diệt trừ tất cả 
khổ, hàng phục sân, phiền não, như vậy là trượng phu, 
đó là chân dũng sĩ, còn các “dũng s? khác, chỉ nhu 
người chém xác (BCA VI.20). 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.235—36, dich 
Anh T.A. 


V.53 Pháp nhán 


Loại nhẫn thứ ba và cuối cùng có nghĩa là lãnh thọ 
pháp do hiện quán Thánh dé và chứng ngộ tự tánh của 
các pháp. Nhẫn là sát-na vô gián phát sanh trí nhận 
thức Thánh dé. 

Cu thé, dó là tó ngó Khóng tánh. 


Dinh nghia ngán cüa Gampopa duoc bó sung bởi 


một câu chuyện minh hoa từ “Thượng sư khâu giáo. 


Nhẫn hiểu giáo pháp, theo như 'Bồ-tát-địa', có nghĩa 
là 'có thăng giải (tin tưởng) nơi tám pháp, như công 
đức của Tam bảo và vân vân. 

Lại nữa, nó có nghĩa là có thẳng giải và nhân tự tánh 
Không của hai tự ngã452 trong chân như. 





order to recover from a severe disease. 

Or, as taught in 'Engaging in the Conduct for 
Awakening’: “The pain of my working for awakening is 
limited; it is like the pain of inflicting a wound on the 
body in order to remove a thorn stuck within? (BCA 
VII.22). 


If you can undertake the painful aspects of 
(practising) the Dharma in this way, then you will be a 
great hero who will have repelled the attack of samsara 
and defeated the foe that is the defilements. 

In the world, someone who slays ordinary enemies 
that would die anyway is called a 'hero', yet he is not a 
hero at all. It is as if he was stabbing his sword into 
corpses. 

As it is stated in 'Engaging in the Conduct for 
Awakening’, ‘Those who have slain all the pain, 
defeated the enemies that are hatred and the rest (of 
the defilements) are victorious heroes - the rest are (as 
if they were) killing corpses' (BCA VI.20). 


"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.235-36, 


V.53 Patience in understanding the Dharma 


The third and last type of patience is putting up with 
the difficulty of comprehending the profound Dharma 
teachings: patient acceptance which is open to its 
depth and challenges. 

In particular, it refers to the ultimate patience of 
tolerating the teaching (and experience) of emptiness. 

Gampopa's short definition is supplemented by an 
illustrative story from ‘The Words of my Perfect 
Teacher. 


Patience in understanding the Dharma, according to 
the ‘Stages of the Bodhisattva’, means ‘having faith in 
eight subjects, such as the good qualities of the Three 
Jewels and so forth.’ 

Furthermore, it means having faith and patience with 
respect to the fact of suchness, the emptiness of both 
identities, 491 


677 





Hoặc, nhu được day trong "Tu tập trong hành vi dé 
dat tỉnh giác," “Nỗi khó dau của ta khi tu tập dé dat sự 
tinh giác là có giới hạn; giống nhu nỗi dau của việc tạo 
ra một vết thương trên cơ thể để lấy một cái gai mắc 
kẹt ở bên trong” (BCA VII. 22). 


Nếu bạn có thể tiếp cận những khía cạnh khổ đau 
trong (tu tập) giáo pháp theo cách này thì các vi sẽ là 
người hùng vĩ đại, người đã đầy lùi cuộc tán công của 
luân hồi và chiến thắng kẻ thù là phiền não. 

Trên thế gian, ai đó giết kẻ thù thông thường chết mà 
được gọi là 'người hùng, nhưng người åy không phải 
là người hùng chút nào cả. Như thể người ấy đang 
dùng kiếm đâm vào xác chết. 

Như đã nói trong “Tu tập trong hành vi đề đạt tỉnh 
giác," “Những người đã diệt trừ tất cả khó đau, chiến 
thắng kẻ thù bao gồm sân hận và số còn lại (các phiền 
não) là những người hùng thắng trận - còn những 
người khác thì (như thể họ đã) giết chết những xác 
chết.” 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 235-36, do T.A. dịch 
tiếng Anh). 


V.53 Kiên nhẫn trong việc hiểu giáo Pháp 


Loại kiên nhẫn thứ ba và cuối cùng là gặp trở ngại 
trong việc lĩnh hội những giáo lý sâu sắc của giáo pháp: 
Kiên nhẫn mở ra chiêu sâu và nhiều thách thức. 

Đặc biệt, nó đề cập đến sự kiên nhẫn tối thượng 
trong việc chắn nhập những giảng dạy (và kinh 
nghiệm) vé tánh không. 

Định nghĩa ngắn gọn của Gampopa được bỗ sung 
bằng một câu chuyện minh họa từ “Lời dạy của người 


thầy hoàn hảo của tôi”100, 


Kiên nhẫn trong việc hiéu biết giáo pháp, theo quyền 
“Các giai vị của Bồ-tát,” có nghĩa là “có niềm tin vào 
tám đối tượng, chẳng hạn như những phẩm chất tốt 
của ba ngôi báu, v.v...” 

Hơn thế nữa, kiên nhẫn cũng có nghĩa là có lòng tin 
và kiên nhẫn với sự thật của điều đó, tánh không của 
cả hai đặc tánh. !0† 








The Jewel Ornament of Liberation, pp.235-36, dich 
Anh T.A. 


Đức Thánh Chủ (Ati$a) có làn duoc hai vi tỳ-khưu 
Án-dó dang hành mười hai hạnh đầu-đà đến diện 
kién.453 


Truóc hét Ngài giáng cho ho nhán vó ngá và cả hai 
đều rất hoan hỷ. Nhưng khi Ngài bắt đầu nói cho họ về 
pháp vô ngã thì họ trở nên kinh hãi và thỉnh Ngài đừng 
nói như vậy. 

Khi họ nghe Ngài dẫn các kinh điển (Đại thừa) uyên 
áo, thì ho bịt tai lại. Ngài Ati$a thương cảm mà nói ho 
rằng: "Trừ khi các ngươi không bằng vào từ bi, bồ-đề 
tâm, mà tự tu tập tự tu luyện về từ bi bằng bồ-đề tâm, 
đối với chánh pháp thậm thâm (Không tánh) chưa từng 
khởi thành tín, mà chỉ bằng vào hộ trì một phần tịnh 
giới, thì ngươi không thé thành tựu bát cứ sự gì.' 


‘The Words of My Perfect Teacher, pp.397—98, dịch 
Anh T.A. 


Tỉnh tấn ba-la-mật 
V.54 Gia hành tinh tán 


Dù rằng ngươi cảm thấy có tâm cầu pháp tu pháp, 
nhưng nêu ngươi cứ trì hoãn ngày này qua ngày khác, 
thời ngươi sẽ uống phí hết một đời người. Ngươi phải 
thôi uóng phí đời mình khi mà vẫn còn muốn tu trì 
chánh pháp. 

Nhu Đại Sư Padma Karpo, tổ sư nói danh của phái 
Drukpa Kagyupa, nói như váy: 'Đời người như loài thú, 
được dẫn đến lò. mó, mỗi mỗi từng khoảnh khác, cái 
chết càng đến gần. Nếu ngươi cứ trì hoãn, việc nay 
đến ngày mai, thời lâm chung nằm đó, khóc hối chẳng 
Ích gì. 


Do vậy, đừng lãng phí giây phút nào nữa mà trì hoãn 
tu trì chánh pháp. Cũng như kẻ trí thấy rắn trên đùi, 
hay như mỹ nữ mà tóc bị bén lửa, tức khắc phải buông 
bỏ hết thảy thế sự mà khởi tu hành chánh Pháp. 





"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.235—36, 


The Noble Lord (Ati$a) was once visited by two 
Indian monks who were abiding by the twelve good 


qualities of training. 49? 

First he gave them a teaching on the absence of 
personal identity and both of them were very happy. 
But when he started telling them about the lack of 
identity of other phenomena, they became frightened 
and begged him not to talk like that. 

When they heard him quoting from the profound 
(Mahayana) sütras, they blocked their ears. Ati$a 
became upset and told them: 'Unless you train 
yourselves in the awakening-mind of loving kindness 
and compassion and develop trust in the profound 
Dharma (of emptiness), you are not getting anywhere 
by just keeping your vows intact.' 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.397—98, trans. 
T.A. 


The perfection of vigour 
V.54 Vigour in practising the Dharma 


Even though you might feel inclined to practise the 
Dharma, if you keep putting it off till tomorrow and 
tomorrow, you will run out of our human life. You must 
stop wasting your whole life while still wanting to 
practise the Dharma. 

As Padma Karpo, the famous Drukpa Kagyupa 
master has said: “This human life, like an animal being 
led to the slaughterhouse, with each passing moment is 
getting closer to death. If you put off till tomorrow what 
could be done today, your lamentation on your 
deathbed will be of no avail'. 


Therefore, do not waste another moment deferring 
Dharma practice. Just like an intelligent man who has 
found a snake on his lap, or like a maiden whose hair 
has caught fire, immediately get rid of all worldly 


678 





(Châu báu trang nghiêm cua giải thoát, tr. 235-36, do 
T.A. dich tiéng Anh). 


Thánh vương (Ati$a) dà từng duoc hai nhà sv Án Độ 
đến thám, những người dang tuân giữ mười hai hanh 
tốt trong việc tu hành. 102 

Đầu tiên, Ngài dạy họ về phi ngã (sự vắng mặt của 
danh tính) và cả hai đều rất hoan hỷ. Nhưng khi ngài 
bắt đầu nói về sự thiếu vắng danh tính của các sự vật, 
họ trở nên sợ hãi và cầu xin ngài ấy đừng nói như vậy. 

Khi họ nghe ngài trích dẫn từ những kinh điển uyên 
thâm (giáo pháp Đại thừa), họ bịt tai của mình lại. 
Thánh vương Ati$a trở nên buồn bã và nói với họ rằng: 
“Trừ khi các vị huân tập bản thân trong tâm tỉnh giác 
của lòng từ bi và cải thiện lòng tin với giáo pháp cao 
siêu (về tánh không), các vị sẽ không đi đến đâu nếu 
chỉ giữ nguyên vẹn hạnh nguyện của mình.” 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, tr. 397-98, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


TINH TÁN HOÀN HẢO (TINH TÁN BA-LA-MẠT) 
V.54 Tinh tấn trong việc tu tập giáo Pháp 


Mặc dù, các vị có thể cảm thấy giải đãi trong tu tập 
giáo pháp và nếu cứ trì hoãn nó cho đến ngày mai và 
ngày mai, các vị sẽ đánh mát cuộc sống của cả kiếp 
người. Các vị phải ngừng lãng phí cuộc sông của mình 
trong khi vẫn muốn tu tập giáo pháp. 

Như Padma Karpo, đạo sư Drukpa Kagyupa nỗi 
tiếng đã nói rằng: “Kiếp người này, gióng như con vật 
bị dẫn đến lò mó, với mỗi khoảnh khắc trôi qua là ngày 
đến với cái chết càng gần hơn. Nếu các vị gác lại 
những việc có thể hoàn tất trong hôm nay cho ngày 
mai thì sự than vản trên chiếc giường tử của các vị là 
vô Ích.” 


Do đó, đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa trong 
việc trì hoãn tu tập giáo pháp. Giống như người trí thấy 
một con rắn trên đùi mình, hoặc như tóc một thiếu nữ 
bốc cháy, hãy ngay lập tức loại bỏ mọi hoạt động thế 








Nếu không thế, ngươi sẽ bị vây bức bởi các thế sự 
vô tận tiếp nối nhau như sóng cả, và thời giờ tu hành 
Pháp không khi nào đến. Thời giờ ấy chỉ đến khi ngươi 
hạ quyết tâm buông bỏ hết thảy thế sự tế toái. 


Như tôn giả Longchen Rabjam454 nói rằng, “Thế sự 
chẳng hồi kết, cho đến lúc ta vong, nhưng nếu ta 
buông xả, chúng tức thì dừng ngay', hay như “Sở tác 
như trò chơi, của ấu nhi con trẻ; còn tiếp thì chẳng 
dừng, nhưng rời di thì dứt." 


Nên một khi ngươi khởi tưởng tu hành chánh Pháp, 
thấy khích lệ bởi vô thường (tưởng) và khởi ngay tu trì 
mà chẳng hề biếng lười dễ dãi dù chỉ phút giây. Đó là 
điều mà ta gọi là ‘gia hành tinh tán’. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.399—400, dich 
Anh T.A. 





activities and start practising the Dharma straight away! 

Unless you do that, you will be oppressed by never- 
ending worldly activities following one another like 
ripples of water, and the time to practise the Dharma 
will never arrive. That time will only come when you 
make up your mind to get rid of all worldly 
preoccupations. 


As the All-knowing Longchen Rabjam493 has said, 
"Worldly activities never stop until we die, but when 
they are dropped they naturally stop’, as well as 
‘Activities are like children's games; as long as they are 
continued they do not end, but they are finished as 
Soon as we leave them.' 


So once you have developed a wish to practise the 
Dharma, draw inspiration from (the thought of) 
impermanence and start practising it immediately 
without falling under the power of laziness or 
procrastination even for an instant. This is what we call 
‘vigour in practising the Dharma.’ 


‘The Words of My Perfect Teacher, 
trans. T.A. 


pp.399—400, 


679 





tục và bắt đầu tu tập giáo pháp ngay lập tức! 

Trừ khi các vị làm điều đó, bằng không sẽ bị áp chế 
bởi các hoạt động thế tục không bao giờ ngừng, nói 
tiếp nhau như những sóng nước và thói gian dé thuc 
tập giáo pháp sẽ không bao giờ đến. Thời khắc ấy sẽ 
chỉ đến khi bạn quyết tâm gạt bỏ mọi lo lắng trần tục. 


Như bậc toàn tri Longchen Rabjam 103 dà nói: "Các 
hoạt động trên thế gian không bao giờ dừng lai cho 
đến khi chúng ta chết, nhưng khi bị bỏ rơi thì chúng tự 
nhiên dừng lại,” cũng nhu “Các hoạt động gióng nhu 
trò chơi của trẻ em; miễn là chúng được tiếp tục, chúng 
không kết thúc, nhưng sẽ hoàn tất ngay khi chúng ta 
rời khỏi chúng.” 


Vì vậy, một khi các vị đã tiến hành mong muốn thực 
tu tập giáo pháp, hãy lấy cảm hứng (ý niệm về) vô 
thường và bắt đầu thực tập nó ngay lập tức mà không 
bị sức mạnh của sự biếng nhác hay giải đãi dù chỉ 
trong chốc lát. Đây là những gì chúng ta gọi là “tinh tán 
tu tập giáo pháp." 








Chú Thích 


400 Mặc dù chế độ một vợ một chồng là tiêu chuẩn 
trong hâu hêt các vùng đât Phật giáo. 


401 Chuyện phiếm về các chủ đề như được nêu ở 
đâu ”L.47. 


402 Tức là bán binh khí. 





Notes 


399 Though monogamy is the norm in most Buddhist 
lands. 


400 Chatter on topics such as listed at the start of 
*L.47. 


401 l.e. selling arms. 


680 





Chü Thích 
1 Root: góc, góc ré. Hán dich là cán. 


2 Greed, hatred and delusion: tham lam, hờn giận và 
si mé (thường duoc dich là tham, sân và si). 


3 Sharing karmic benefit: chia sé loi ích vé nghiép. 
PDPT dịch là hôi hướng công đức. 


4 P. dhamma: giáo pháp của Phật, thường dịch là 
Pháp. 


5 Sangha: đoàn thể các vị xuất gia, thường dịch là 
Tăng đoàn. 


6 Tán gẫu về các chủ đề như đã liệt kê phần đầu của 
*L.AT. 


7 Đó là buôn bán súng ống. 


8 Semimonastic: cận xuất gia, tức xuất gia gieo 
duyên trong một ngày. Theo từ điển Marriam-Webster 
định nghĩa từ semimonastic có nghĩa là “Người có một 
số tính năng đặc trưng của vị xuất gia” (having some 
features characteristic of a monastic order) 

https://www.merriam- 
webster.com/dictionary/semimonastic#:~:text=%3A%20 
having%20 
some%20features%20characteristic%20of%20a%20m 
onastic%20order (Truy cập ngày 20-02-2021). 


9 Special observation days: những ngày bế-tát. 

PBDPT dich là những ngày tho trai. Ngày bó-tát là 
ngày tăng đoàn tô chức đọc giới luật. Nhân đó, các 
Phật tử được khích lệ xuất gia gieo duyên một ngày, 
thực tập ăn chay nên người Trung Quốc thường dịch là 
ngày trai. 


10 Tác giả sách PĐPT dịch là từ bỏ, Ngộ Trí Đức 
dịch là tránh xa. 








403 Luật tu đạo (Vinaya IV.85-86) giải thích ‘phi thói 
là 'sau khi đã qua trưa (đứng bóng) cho dén khi mặt 
trời mọc hôm sauv’. 


404 Ngày thần biến (pàtihàriya), theo truyền thuyết, 
trong những ngày này chư thiên tuân thú thé gian dé 
quan sát thiện ác của loài người. 


405 Điều này có thé có nghĩa là chứng quả A-la-hán 
giải thoát vĩnh viễn không còn tái sanh, hoặc quả Bát 
hoàn giải thoát không tái sinh trở lại Dục giới. 


406 Những trương hợp khó khăn, cản trở việc nghe 
và hiéu Pháp; xem ”V.14. 


407 Bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự. 


408 Phước báu không phải là 'phần thưởng”, mà là 
kết quả tự nhiên. Người bó thí cao nhất thì không quan 
tâm đến bắt kỳ 'sự đền ơn' nào của việc bố thí, nhưng 
cũng không làm để cầu phước báu. 


409 Nơi đó là những bộ phận kín trong cơ thể một 
người. 





402 The monastic version of this rule (Vinaya IV.85— 
86) explains ‘wrong time’ as 'after noon has passed 
until sunrise’. 


403 According to the religious traditions of India, a 
holiday period set apart for religious observance. 


404 This may mean attaining either an arahanfs 
freedom from any rebirth, or a non-returner's freedom 
from rebirth in the sense-desire realm. 


405 For preventing hearing and understanding the 
Dharma; see *V.14. 


406 Giving, endearing speech, helpful conduct, and 
working together equally towards a common goal. 


407 The beneficial karmic fruits of actions are not 
'rewards' but natural results. The best giver is not 
concerned with any everyday 'rewards' of giving, but 
nor do they give in order to get beneficial karmic fruits. 


408 That is, the unattractive innards of any person's 
body. 


681 





11 Phiên bản thiền môn của quy định này (Vinaya 
IV.85-86) giải thích “sai giờ” là “sau giờ trưa” cho dén 
rạng sáng ngày hôm sau. 


12 Ở đây được hiéu là vị ấy đạt được quả vị A-la-hán 
thoát khỏi luân hồi, hoặc quả vị của bậc không quay trở 
lại qua luân hồi trong cõi dục. 


13 Appeased: dứt trừ tất cả. 
Tác phâm PĐPT dịch là tịch diệt. 


14 Quench: diệt trừ. 


15 Phiên bản Kinh Sedaka tiếng Pali trong Kinh 
Tương ưng bộ dùng từ “rakkh” nghĩa là bảo vệ, 

trong tác phẩm CBT dùng từ "take care" nghĩa là 
quan tâm, chăm sóc. 


16 Để ngăn chặn nghe và hiểu giáo pháp; xem *V.14. 


17 Bó thí, lời nói yêu thương, hành động lợi ích, đồng 
hành cùng nhau dé tiên dén mục đích chung. 


18 Son of a good family: thiện nam tử. 


19 Những nghiệp quả tốt của hành động không phải 
là “phần thưởng” mà là những kết quả tự nhiên. Người 
bố thí tốt nhất không quan tâm với “sự đáp đến” hằng 
ngày của việc bố thí và cũng không phải làm để nhận 
những nghiệp quả tốt. 


20 Đó là, những bộ phận không thu hút trong cơ thể 
của bát kỳ ai. 

Trong PĐCT, dịch nguyên văn tiếng Anh *unlovely' là 
bát tinh, Ngộ Trí Đức dich là không dep dé. 


21 Great being: 
Mahãpuruwa, C. X). 
PĐPT dich là Bồ-tát ma-ha-tát. 


dai sĩ (P. Mahàpurisa, S. 








410 Có lẽ vì điều này có thể giết những sinh vật nhỏ 
có trong các hạt. 


411 Cf. *Th.6 Bản Sanh truyện. 


412 Cf. *Th.117. 


413 Khi nó có thé gây tốn hai lớn nhát đến động vật. 


414 Cf. *M.92 về 'cứu động vật từ thợ sán'. 


415 Nghĩa là, như ta đã có vô số những kiếp quá 
khứ, tât cả chúng sanh hiện tại cũng vậy, trong một sô 
kiép trước, đã từng là cha hoặc mẹ ta. 





409 Perhaps because this may also kill small 
creatures among the seeds. 


410 Cf. *Th.6 jataka story. 


411 Cf. *Th.117. 


412 When it might bring greatest harm to animals. 


413 Cf. *M.92 on saving animals from hunters. 


414 That is, as | have had countless past lives, so all 
current beings have, in some past life, been my mother 
or father. 


682 





22 Xem dhamma. 


23 Có lẽ bởi vi điều này sẽ giết hại các sinh vật nhỏ 
năm trong những hạt mè. 


24 Looking after: quan tâm. 
Trong sách PĐPT từ này được dich là gánh vác. 


25 Non-human: chưa phải người. 
Tiêng Hán Việt được dịch trong PĐPT là phi nhân. 


26 Tham chiếu *Th.6 câu chuyện tiền thân. 


27 Non-intrinsic defilement: phiền não phi nội tại. 
PDPT dịch là khách trân phiên não. 


28 Tham chiếu *Th.117. 


29 Khi điều này có thé mang sự tón hại lớn nhất đối 
với động vật. 


30 Tham chiếu ”M.92 về việc giải cứu động vật khỏi 
tay của thợ săn. 


31 Đó là vì tôi đã có vô số kiếp quá khứ, vì thế những 
chúng sinh hiện tại, trong một sô kiép trước, đã từng là 
mẹ và cha tôi. 


32 Exisience: kiếp sống. 
PĐPT dịch là hiện hữu. 


33 Perfection of generosity: sự hoàn hảo của lòng 
quảng đại. : 
PÐPT dich là bó thí ba-la-mát. 


34 Mount Sumeru, P. Sineru, S. Sumeru: nüi Tu-di. 


35 Unsurpassed perfect awakening: giác ngộ vô 
thượng viên mãn. : 

PDPT dịch là dao quả Vô thượng Chánh dáng chánh 
giác. 


36 Victorious Ones: dáng Chiến Thắng. 
PDPT dịch là dáng Tôi Thăng. 








416 Nghĩa là chúng vốn trống rỗng, không có sự tồn 
tại độc lập và bản chất vốn có. 


417 Xem tiêu đề phía trên *7h.170 và so sánh với 
*Th.210. 


418 Tén này có nghia là 'nguói thuyét và nhán'. 


419 Tức là bát kỳ tri giác giả thi thiết tên goi. 


420 Tức là người ta phải có tính bình đẳng (xả) 
không an trụ và bất cứ đối tượng nào, của các giác 
quan hay ý thức, nhưng nhận biết tất cả pháp đều là 
không thật. 





415 That is, they are empty of inherent, independent 
existence and inherent nature. 


416 See heading above *Th.170 and cf. *Th.210. 


417 This name means 'he who teaches patient 
acceptance’. 


418 i.e. any labelling perception 
419 l.e. one should have open equanimity that does 


not fix on any sensory or mental object, but knows all 
as insubstantial phenomena. 


683 





37 Always effortlessly unobstructed in his wisdom: 
luón vó ngai mót cách tu tại trong trí tué của vi ây. 

PDPT dich là bằng vô công dung hành, với trí tuệ vô 
ngại. 


38 Disorted: điên đảo (disorted mind: tâm điên đảo) 


39 Đó là, chúng trống rỗng trong tự tánh, hiện hữu 
độc lập và bản chất vốn có. 


40 Indra, Màra, Brahmà: Đề Thích, Ma Vương, Pham 
Thién. 
41 Disciple trong ngữ cảnh này là Thanh văn. 


42 Suffering intense pain: chịu dung nỗi dau dữ dội. 
PDPT dịch là dau tận xương tủy. 


43 Xem tiêu đề bên trên *Th.170 và tham chiếu 


*Th.210. 


44 Life force: sinh luc. 
PDPT dịch là sinh mang. 


45 Higher knowledge: thần thông, S. abhijñã, P. 
abhififià 

46 Sage: thánh nhân. 

PDPT dich là tiên tu. 


47 Tên này có nghĩa là “người giảng day hanh kiên 
nhẫn” 


48 Đó là bát kỳ tưởng kiến lập. 
49 Đó là một người nên có buông xả không nên trụ 


vào bất kỳ đối tượng thuộc tâm hay thuộc giác quan 
nào, nhưng biết tất cá pháp là không thực thé. 


50 Perfection of vigour: sự toàn thiện của siêng năng, 
P. viryaparamita. : 
PĐPT dịch là tinh tân ba-la-mật. 


51 Vigilance: sự cảnh giác. 








421 Xem phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

422 Vì biết rằng cõi sinh tử trong sáu cảnh không 
khác với Niét-bàn vô sinh. 

423 Có thể ý muốn nói sở y của chấp thủ. 

424 Tức là không có tự tánh của chúng sanh. 

425 Vào những thời tiểu kiếp bị ảnh hưởng bởi bệnh 
tật, đói kém hay binh dao, cf. cuói bài "Th.32, vé thời kỳ 


cực suy thoái trong xã hội trước khi con người bắt đầu 
thây lỗi của mình. 


426 Vì không tồn tại thực hữu. 





420 See Glossary. 

421 As they know that the realm of birth and death is 
ultimately no different from unborn deathless nirvana. 

422 Perhaps meaning a foundation for grasping. 


423 l.e. no concept of living beings as independent 
essences. 


424 On the short eons afflicted by disease, famine or 
swords, cf. the end of *Th.32, on a period of extreme 


decline in society before people come to see the error 
of their ways. 


425 As substantial entities. 


684 





PDPT dịch là không phóng dật. 


52 Ratnaàkara, even if one wants to measure space, 
space cannot be measured or adorned: Này Bảo Tích 
(S. Rafnäkara), ngay cà khi một người muốn do dat 
khóng gian, khóng gian khóng thé do hay trang hoàng 
duoc. 

PBDPT dich: "Này Bảo Tích, ví như một người có thé 
xây dựng đền đài nhà cửa trên khoảng đất trống, tùy ý 
không trở ngại, nhưng không thể xây dựng như vậy ở 
giữa hư không.” 


53 Living beings who are firmly established in 
perfection: những chúng sinh an lập vững vàng trong 
toàn thién. 

PBPT dich là tất cả chúng sinh nhập chánh tánh. 


54 Từ “mẹ” ở đây cũng được hiểu như là nguồn gốc. 
Từ điển Marriam-Webster cũng định nghĩa mother là: 
nguồn, nguồn gốc. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/mother 

(Truy cập ngày 23/02/2021). 


55 Người dán đường thường được dich là bậc dao 
su. 


56 Bởi vi các vị ấy biết rằng cảnh giới của sinh và tử 
sau cùng cũng không khác gì cảnh giới Niêt-bàn 
(Nirvàna) không sinh không tử. 


57 Có lẽ mang ý nghĩa là một nền tảng cho chấp thủ. 


58 Đó là không có khái niệm về các chúng sinh như 
là các thê độc lập. 


59 Trong nhiều kiếp ngắn bị ảnh hưởng dịch bệnh, 
nạn đói kém, chiến tranh, tham chiếu phần cuối của 
*Th.32, trong thời kì suy giảm nghiêm trọng trong xã 
hội trước khi con người nhận ra những đường lối sai 
làm của họ. 


60 Như là những đối tượng có thực thé. 








427 Một thuật ngữ chỉ cho loại cây mà dưới gốc cây 
đó đức Phật đã chứng đạo quả Giác ngộ; ở đây nó 
được dùng theo nghĩa tượng trưng. 


428 Quá khứ, hiện tại và vị lai. 


429 Những giới này tương đương với năm giới đầu 
của Tám giới (*7h.113) — ngoại trừ giới thứ năm ở đây 
liên quan đến buôn bán chất làm say hơn là uống các 
chất làm say (điều này ít vi phạm hơn) — cùng với bốn 
khía cạnh của chánh ngữ và bố thí. 


430 'Bị thất bại' trong đời sống cộng đồng, dẫn đến 
phải bi tán xuất (xem *V.84, và tiêu đề ở trên *Th.193). 
Vi phạm bát kỳ một trong mười giới trong được liệt kê 
ở đây thì gọi là phạm tội ba-la-di. 


431 Cách diễn đạt của giới này chỉ cho những vị 
Tăng và Ni và bât kỳ ai sông đời sông không gia đình. 
Những người khác nên tránh hành vi tình dục sai trái. 


432 Quan điểm thoải mái hơn được trình bày ở 
*Th.16. 





426 A term for the kind of tree under which the 
Buddha attained awakening (bodhi); here it is referred 
to in a symbolic sense. 


427 Past, present, and future. 


428 These equate to the first five of the eight 
precepts (*Th.113) — except that the fifth here concerns 
selling intoxicants rather than taking them (this is a 
lesser offence) -plus the four aspects of right speech, 
and generosity. 


429 'Defeat in the monastic life, leading to the 
necessity to leave the monastic order (see *V.84, and 
heading above *Th.193). Breaking any of the ten major 
precepts listed here is said to be this kind of offence. 


430 The wording of this precept shows that it is for 
monks and nuns and any others who observe celibacy. 
Others should avoid sexual misconduct. 


431 A more relaxed attitude is expressed in *Th.16. 


685 





61 Awakening-mind: tâm bồ-đề, tâm giác ngộ. 
62 Samantabhadra: Phỗ Hiền. 


63 The wheel of Dharma: bánh xe chân lý. Thường 
dịch là bánh xe chánh pháp, pháp luân. 


64 Hequest that the Buddhas remain in the world: 
thỉnh câu các đức Phật ở lại thê gian. Thường dịch là 
thỉnh Phật trụ thê. 


65 In the realm of phenomena: trong cảnh giới của 
các pháp, sự pháp giới. 


66 Một từ chỉ một loại cây nơi mà đức Phật đã chứng 
đặc sự giác ngộ (bodhi); ở đây, nó được đê cập đên 
trong một ý nghĩa tượng trưng. 


67 Quá khứ, hiện tại và tương lai. 


68 Atom: nguyên tử hoặc cực vi tức cực kỳ nhỏ 
không thê nhìn thây bằng mắt thường được. 


69 "Tán xuất” trong đời sống thiền món, dẫn đến mức 
cần thiết dé rời khỏi đoàn thé những vị xuất gia (xem 
*V.84 và tiêu đề trên *Th.193). Phạm một trong mười 
điều đạo đức liệt kê ở đây được xem là vị phạm tội 
này. 


70 Cách diễn giải của điều đạo đức này cho thấy 
rằng đây chỉ dành cho các Tăng Ni và những người 
tuân giữ đời sống phạm hạnh. Những người khác thì 
nên tránh xa hành vi tà dâm. 


71 Undharmic: phi pháp (không đúng với giáo pháp 
của Phật). 


72 Một thái độ nhẹ nhàng hơn được diễn đạt trong 
*Th.16. 








433 Tỏi, ba loại hành và tỏi tây. 


434 Tức là những lễ đặc biệt diễn ra trong những 
ngày này. 


435 Kính trọng theo trình tự của cấp bậc thọ giới bồ- 
tát, cho dù là xuất gia hay cư sĩ. Tuy nhiên, theo luật 
của tỳ-kheo, trình tự là theo cấp bậc đã phát nguyện 
thọ giới tỳ-kheo. 


436 Chắc chắn không tránh khỏi giết hại chúng sinh, 
bao gôm cả côn trùng sâu bọ. 


437 Ba điển hình về bố thí bát nghịch ý rất nói tiếng 
từ văn học Đại thừa. Đại Lạc Vương tử là một tiền thân 
của đức Phật, đã thí thân mình cho một con hỗ đói trên 
bờ vực ăn (Jãfaka-mäla, chuyện số 1, Suvarna- 
bhàsottama Sūtra, ch. 18). 

Ngài Long Thọ (Nàgarjuna) được cho là đã hy sinh 
cái đầu của mình theo lời yêu cầu của vương tử 
Sãtavähana trẻ tuổi, người mong muốn trở thành vua 
sau cái chết của phụ vương mình, mà sinh lực có liên 
hệ với Long Thọ. 


438 Đại thành tựu giả Án-dó tên Padampa Sangye 
(Dam pa sangs rgyas), đã viếng Tây Tạng nhiều lần 
trong thế kỷ XI đến thế kỷ XII và lập ra truyền thừa mật 
tục tại đây. 


439 Mười nghiệp bất thiện đối nghịch với mười 
nghiệp thiện được liệt kê trong *V.41 và *Th.111. 
440 Xem “Th.102. 


441 Cf. *Th.103. 





432 Garlic, three different kinds of onion, and leeks. 


433 l.e the special observances that take place on 
these days. 


434 The respectful sequence is by order of having 
taking the bodhisattva precepts, whether monastic or 
layperson. In the code of monastic discipline (vinaya), 
though, the sequence is by order of having taken the 
monastic vows. 


435 Which inevitably involves killing beings, including 
worms and insects. 


436 These three examples of extreme generosity are 
well-known from Mahayana literature. Prince Great 
Courage was a previous incarnation of the Buddha, 
who fed his own body to a tigress on the verge of 
starvation — (Jàtaka-màla, story no.1;  Suvarna- 
bhàsottama Sūtra, ch.18). 

Nãgãrjuna is said to have sacrificed his own head at 
the request of the young Satavahana prince who was 
eager to become king upon the death of his father, 
whose life-force was connected to that of Nãgãrjuna. 


437 The great Indian siddha Padampa Sangye, who 
visited Tibet several times in the eleventh to twelfth 
centuries and established tantric practising lineages 
there. 


438 The ten unwholesome actions are the opposites 
of the ten wholesome actions listed in *V.41 and 
*Th.111. 

439 See *Th.102. 


440 Cf. *Th.103. 
686 





73 Tỏi, ba loại củ hành và hành boa rô. 


74 Speak with a forked tounge (nghĩa đen là nói bằng 
lưỡi chẻ): nói lưỡi đôi chiêu. 


75 Đó là những ngày tuân giữ đặc biệt xảy ra vào 
những ngày này. 


76 Trình tự tôn trọng là theo thứ tự thọ giới Bồ-tát, 
cho dù xuất gia hay cư sĩ. Tuy nhiên, trong bộ luật đạo 
đức thiền môn (vinaya), trình tự là thứ tự cách thực 
hiện các giới nguyện xuất gia. 


77 Trong đó chắc chắn liên quan đến việc giết hại 
chúng sinh, bao góm cả sâu và côn trùng. 


78 Prince of Great Courage: Hoàng từ Đại hùng 
dũng. 


79 Ba ví dụ về lòng quảng đại tột độ này đã nỗi tiếng 
trong văn học Đại thừa. Hoàng tử Hùng Dũng là tiền 
thân của đức Phật, người đã dùng chính cơ thể của 
mình đã nuôi sống cho một con hỗ cái sắp chết đói 
(Jataka-màla, truyện số 1; Kinh Kim quang minh 
[Suvarna-bhàsottama Sütra], ch.18). 

Ngài Long Tho được cho là đã hy sinh đầu của chính 
mình khi hoàng tử trẻ Satavahana yêu cầu, vì mong 
muốn trở thành vua sau cái chết của vua cha, mà sinh 
lực của vua cha được kết nối với sinh lực của ngài 
Long Thọ. 


80 Bậc dao sư Án Độ vĩ dai Padampa Sangye, người 


đã đến thăm Tây Tạng vài lần trong thế kỷ XI đến thế 
ky XII và thiệt lập các dòng truyén thừa Mật tông ở đó. 


81 Mười hành vi bất thiện thì trái nghịch với mười 
hành vi thiện được liệt kê trong *V.41 và *Th.111. 


82 Xem *Th.102. 


83 Tham chiếu *Th.103. 








442 Một đống những viên đá nhỏ có ghi khắc các 
chữ của thần chú Om mani padme hum (thần chú của 
Quán Thế Âm (Avalokite$vara, Bồ-tát đại bi tâm), phó 
biến ở Tây Tạng. 


443 Ba thù thắng của mọi thiện nghiệp là: khởi đầu, 
thù thắng do phát bồ-đề tâm để nhiếp trì các thiện căn 
đã tu; trung gian, thù thắng do chánh hành vô duyên, 
tức không bị nhiễm bởi ý niệm phân biệt, và cuối cùng, 
thù thắng do kết hành hồi hướng công đức cho chúng 
sinh. 


444 Đó là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự (cf 
*Th.229). 


445 Xem *V.43. 


446 Giải thích trong cước chú của "V.46. 


447 Giới thệ thọ của những người tại gia thuộc phần 
giới tại gia, phân kia là giới xuât gia. 


448 Indra, Brahmà và Siva là các vị thần thé gian. 


449 Chẳng han, như vi tức giận mà giết người. 





441 A heap of small stone tablets with the letters of 
the mantra Om mani padme hum (the mantra of 
Avalokite$vara, the bodhisattva of compassion) painted 
or carved on them, a common sight in Tibet. 


442 The three excellent modes of any wholesome 
practice are: arousing the  awakening-mind as 
preparation, doing the main part without any 
preconception, and dedicating the karmic benefit to 
sentient beings as conclusion. 


443 These are: giving what is needed, endearing 
speech, helpful conduct, and impartiality (cf.*Th.229). 


444 See *V.43. 


445 Explained in a footnote to *V.46. 


446 The layman's and laywoman's vows fall into the 
category of lay discipline, while the rest into that of the 
monastic discipline. 


447 Indra, Brahmä and Siva are all worldly deities. 


448 For instance, if one kills someone out of anger. 


687 





84 Nhiều viên đá với dòng chữ Om mani padme hum 
(thần chú của Quán Thế Âm Bó-tát [Avalokifesvara], vi 
Bồ-tát [bodhisattva] của lòng từ bi) được sơn hoặc 
khắc trêm chúng, một cảnh tượng quen thuộc ở Tây 
Tạng. 


85 Ba phương thức tuyệt vời của bát kỳ sự tu tập 
thiện nào là: khơi dậy tâm thức tỉnh giác như một sự 
chuẩn bị, thực hiện phần chính mà không có bất kỳ 
định kiến nào và hồi hướng lợi ích về nghiệp cho chúng 
sinh như phần đúc kết. 


86 Bringing benefit to sentient beings: mang lai lợi lac 
cho chüng sinh. 
PDPT dịch là nhiêu ích hữu tinh giới. 


87 Đó là: bố thí những gì thiếu thốn, lời nói quý mến, 
ứng xử hữu ích và sự công bằng (tham chiêu *Th.229). 


88 Xem *V.43. 
89 Giải thích trong cước chú ở "V.46. 


90 Stages of the Bodhisattva: các địa vị của Bồ-tát. 
PÐPT dịch là “Du-già Bô-tát dia." 


91 Lời phát nguyện của cư sĩ nam và cư sĩ nữ rơi 
vào nhóm giới tại gia, trong khi những vị còn lại rơi vào 
nhóm giới xuât gia. 

92 Đề Thích, Phạm thiên và thần Siva là các thần thé 


gian. 


93 The Jewel Ornament of Liberation: Châu báu 
trang nghiêm của giải thoát. 
PDPT dịch là Giải thoát trang nghiêm bảo 


94 Cho ví dụ, một người giết người vì lòng sân hận. 
95 Engaging in the Conduct for Awakening: Tu tập 


hành vi dé dat tinh giác. 
PDPT dich là Nhập Bô-tát hành. 








450 Về ba loại khó, xem *V.20 và *Th.152. 


451 Xem 'V.47. 


452 Đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Xem *'V.75 
và 76. 


453 Điều này đề cập đến mười hai quy tắc chính 


trong giới tỳ-kheo. Có ba điều liên quan về thức ăn, ba 
về quân áo, và sáu về nơi ở và nghỉ ngơi. 


454 Xem 7V.22. 





449 On the three kinds of suffering, see *V.20 and 
*Th.152. 


450 See *V.47. 


451 That is the emptiness of and 


phenomenal identites. See *V.75 and 76. 


personal 


452 This refers to the twelve main rules regulating 
the behaviour of monks. There are three related to 
food, three to clothes, and six to places of dwelling and 
resting. 


453 See *V.22. 


688 





96 Relative point of view: quan diém tuong dói. 
PBPT dich là thé tục dé. 


97 Ultimate point of view: quan điểm tối thượng. 
PDPT dich là tháng nghĩa dé. 


98 Trong phàn ba loai khó, xem *V.20 và *Th.152. 


99 Xem *'V.47. 


100 The words of my perfect teacher: Lời day của 
người thầy hoàn hảo của tôi. Thường được dich là Lời 
vàng của thầy tôi. 

PBPT dịch là Thượng sư kháu giáo. 


101 Đó là tánh không của đặc tánh cá nhân và sự vật 
102 Ở đây, dé cập đến mười hai điều luật chính kiểm 
soát oai nghỉ của các vị Tỳ-kheo. Có ba điêu liên hệ 
dên thực phẩm, ba điêu liên hệ dén y phục và sáu điêu 


liên hệ đến việc an trú và nghỉ ngơi. 


103 Xem *V.22. 








CHU'ONG 8 - TU ĐỊNH 
THƯỢNG TỌA BO 
Mục đích của thiền định 


Trong khi tu giới là dé ché ngự hiện hành của những 
phiền não, thì tu định làm nó suy yếu, và với cuối cùng, 
bằng trí tuệ mà đoạn trừ, những vọng động của tâm có 
góc rễ từ khát ái và vô minh dẫn đến tạo nghiệp, và bởi 
đó dẫn tái sanh trong tương lai. 

Quan hệ giữa tu định với đạo quả có thé được thấy 
trong đoạn *Th.97— 101. 


Th.121 Bản tánh của tâm 


Những bài kệ này làm nói bát bán chát hay thay dói 
của tâm, sự cán thiết ché ngự tám và do vậy sé mang 
lai an lạc. Ở đây Mara, Ma, hay 'Thán Chét (tử ma), 
nhân cách hóa thành vi thần được coi là biéu hiện cho 
sự chét và ái duc, dẫn đến sinh và tử; māra cũng là một 
từ ngữ nhân cách hóa chỉ cho những phiên não (phiền 
não ma). 

“Vương quốc của Māra’ cũng chỉ cho tắt cả những gi 
lệ thuộc vào vô thường và do đó lệ thuộc sự chết. 


Tâm dao động, biến ảo, khó thủ hộ, khó ngăn. Người 
trí năn thăng tâm, như thợ tên, năn tên. 


Như cá lia khỏi nước, vất bỏ trên đất liền, tâm run rẫy 
cũng vậy, hãy xả ly Ma giới. 


Bóng bột, khó ức ché, quay cuồng theo các duc, lành 
thay, chế ngự tâm, tâm chế ngự, an lạc. 


Vi tế, rất khó thấy, quay cuồng theo các dục, hiền trí 





CHAPTER 8: MEDITATION 
THERAVADA 
The purpose of meditation 


While ethical action restrains external expression of 
the defilements, meditation weakens, and with wisdom 
ultimately overcomes, the mental impulses rooted in 
craving and spiritual ignorance that lead to any such 
actions, as well as to future rebirths, with all their 
sufferings. 

The relation of meditation to the overall path can be 
seen in passages *Th.97—101. 


Th.121 The nature of mind 


Mara, or the 'Deadly One; is a tempter-deity that is 
seen to embody both death and sensual desire, which 
leads to rebirth and re-death, as well as mara being a 
term for the defilements. 

The Tealm of Mãra' is also anything subject to 
impermanence and hence death. 


Just as an arrow-maker straightens an arrow shaft, 
likewise the wise person straightens the mind: so fickle, 
unsteady, so difficult to guard, and so difficult to 
restrain. 


As a fish born in water cast on land throbs and 
quivers, likewise this mind gets agitated. Therefore, 
one ought to abandon the realm of Mara. 


Taming the mind that is difficult to control, that alters 
fast, and that falls upon whatever it likes, is 
commendable. A tamed mind brings happiness. 


Let the wise person guard the mind, so difficult to 
689 





CHU'ONG 8 - THIÉN DINH 
THƯỢNG TỌA BỘ 
MỤC ĐÍCH CỦA THIÊN ĐỊNH 


Trong khi hành động có đạo đức ngăn chặn được 
những biều hiện bên ngoài của tam độc thì thiền định 
có thé làm chúng suy yếu di, và nhờ trí tuệ mà có thé 
rốt ráo vượt qua được những cám dỗ của tâm mà 
nguồn góc của chúng là sự tham duc và si mê, điều mà 
có thé dẫn đến những hành động như vậy, cũng như 
dẫn đến sự luân hồi trong tương lai và nói khó dau. 

Mối tương giao giữa thiền định và con đường giác 
ngộ có thé được nhìn nhận bằng nhiều khía cạnh. 
*Th.97 401. 


Th.121 Đặc tính của Tâm 


Những câu kệ này nhắn manh bản chát biến chuyên 
của tâm, sự cần thiết tu tập và cách mà nó có thể mang 
lại hạnh phúc cho chúng ta. Thuật ngữ Màra, hay còn 
gọi là “Ma vương,” một ác quỷ hiện thân cho cả cái chết 
và lòng dâm dục, nguyên nhân đưa đến luân hồi sanh 
từ. Cũng vậy, thuật ngữ Māra còn được dùng dé chi 
cho tam độc. 

“Vương quốc của ma vương” cũng chịu sự vô thường 
và do đó cũng hủy diệt. 


Tâm biến chuyển, lay động, 
Khó điều phục, kiểm soát 
Người trí khéo điều phục 
Như thợ làm thẳng tên. 


Như cá bị lên bờ 

Hát ra ngoài dòng nước 
Cũng vậy tâm lay động 
Hãy từ bỏ ma giới. 


Thật khó kiểm soát tâm 
Quay cuồng theo dục lạc 
Lành thay khéo điều phục 
Tâm thuần hạnh phúc theo. 


Tâm tế nhị khó thấy 








thủ hộ tâm, tâm thủ hộ, an lạc. 


Độc hành, đi xa mãi, vô hình, án hang động, ai tự 
chê ngự tâm, thoát khỏi Ma trói buộc. 


Ai tâm không an định, không biết Pháp vi diệu, tín 
niệm trôi phiêu bông, trí tuệ không tròn đây. 


Ai tâm không rò rỉ, ý tv không mé loạn, xả ly thiện và 
ác, người tỉnh thức, không sợ. 


Biết thân như ghè gốm, định tâm như thành trì, 
gươm trí kích quân Ma; thủ thăng, không nghỉ ngơi. 


Không bao lâu thân này, sẽ nằm dài trên đất, bị vắt, 
không ý thức, như khúc cây vô dụng. 


Kẻ thù đối kẻ thù, oan gia đối oan gia, tự gây ác cho 
nhau, không như tâm hướng tà. 


Không do cha, mẹ làm, cũng không do thân quyến, 
tự gây thiện cho mình, không bằng tâm hướng chánh. 


Citta-vagga: Dhammapada 33-43, dịch Anh P.D.P. 


Th.122 Cần thiết tu tâm 


Đoạn này nhắn mạnh mức độ nguy hiễm của tâm trí 





discern, extremely subtle, falling upon wherever it likes. 
A guarded mind brings happiness. 


Those who restrain the mind that travels afar, that 
wanders alone, that is devoid of a body and lying within 
the cave (of the heart), are liberated from the bonds of 
Mara. 


Wisdom never comes to fulfilment in one whose mind 
is not steadfast, who knows not the Good Dhamma and 
whose faith wavers. 


There is no fear for the wakeful one, whose mind 
does not tend towards faults and is unagitated, and 
who has gone beyond both karmically beneficial and 
karmically harmful actions. 


Healizing that this body is as fragile as a clay pot, 
and fortifying this mind as a city, one should combat 
Māra with the weapon of wisdom. One should guard 
what has been conquered and remain unattached. 


Before long, for sure, this body will lie upon the earth, 


cast away being rid of consciousness like a useless 
log. 


Whatever harm an enemy may do to an enemy, or a 
hater to a hater, an ill-directed mind may inflict greater 
harm on a person. 


Neither mother, nor father, nor any other relative can 
do one greater good than a well-directed mind. 


Citta-vagga: Dhammapada 33-43, trans. P.D.P. 


Th.122 The need to train the mind 


This passage emphasizes how harmful the mind can 
690 





Quay cuóng theo duc vong 
Nguoi trí phóng hó duoc 
Tâm hộ an lac theo. 


Đi xa sống độc cư 

Không thân, trú hang sâu 

Ai chế ngự được tâm 

Vượt thoát khỏi ma chướng. 


Ai tâm không kiên định 
Không hiểu biết chánh pháp 
Niềm tin bị lay chuyển 
Trí tuệ không tròn dày. 


Ai tâm không loạn động 
Không thiên hướng lỗi lầm 
Vượt mọi điều thiện ác 
Tỉnh thức không sợ hãi. 


Biết thân mỏng như gốm 
Vững tâm như thành trì 
Chống Ma bằng gươm trí 
Giữ chiến thắng, không tham. 


Chắc chắn không bao lâu, 
Thân nằm dài trên đắt, 
Quáng bỏ không ý thức 
Như khúc gỗ vô dụng. 


Oán thù hại oán thù 

Oan gia hại oan gia 

Không bằng tâm tà ngụy 

Làm tác hại cho mình. 

Cha mẹ hay người thân 

Đều không thé làm được 

Tâm hướng thượng chơn chánh 
Làm được tốt đẹp hơn. 


(Phẩm Tâm: Kinh Pháp cú 33-43, do P.D.P. dịch 
tiêng Anh). 


Th.122 Nhu cầu tu tâm 


Trong đoạn kinh này nhắn mạnh về tác hại của tâm 








khi các khuynh hướng bắt thiện trong nó không bị ché 
ngự, nhưng nó có lợi như thê nào khi được tu tập băng 
thiền định. 


Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác 
mang lại tai hai to lón nhu tâm không được tu tập, 
không tu tập nhiều. Tâm không được tu tập, không tu 
tập nhiều, đem lại tai hại. 


Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác 
đem lại lợi ích to lớn như tâm được tu tập, tu tập nhiêu. 
Tâm được tu tập, tu tập nhiêu, đem lại lợi ích.... 


Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác 
đưa dén lợi ích lớn như tâm được thủ hộ, được bảo 
hộ, được phòng hộ. ... 


Akammaniya-vagga, suttas 9-10 và Adania-vagga, 
suttas 9—10: Anguttara-nikaya 1.6—7, dich Anh P.D.P. 


Các tùy miên cũng nhu các tiềm năng sáng chói 
của tâm 


Th.123 Tâm ngây thơ chẳng phải là hoàn toàn 
thanh tịnh 


Đoạn này chỉ ra rằng ngay cả tâm của trẻ sơ sinh, 
trước khi có bắt kỳ phiên não ô nhiễm nào, nhưng 
phiền não ô nhiễm đã tiềm phục sẵn trong nó, sẽ phát 
khởi sau này. 

Được sinh làm con người là tốt, và đó là kết quả của 
những thiện nghiệp trong quá khứ, nhưng người chưa 
giác ngộ vẫn còn bị ràng buộc bởi những phiền não 
tiêm phục buộc chặt nó lại trong vòng sinh tử và đau 
khô. 





be when unwholesome tendencies in it are left 
unrestrained, yet how beneficial it is when cultivated by 
meditative training. 


Monks, | do not observe anything else that is so 
immensely conducive to harm as an undeveloped, 
uncultivated mind. An undeveloped, uncultivated mind 
is immensely conducive to harm. 


Monks, | do not observe anything else that is so 
immensely conducive to benefit as a developed, 
cultivated mind. A developed, cultivated mind is 
immensely conducive to benefit. ... 


Monks, | do not observe anything else that is so 
immensely conducive to harm as an uncontrolled, 
unprotected, unrestrained, untamed mind. ... 


Monks, | do not observe anything else that is so 
immensely conducive to benefit, as a controlled, 
protected, restrained, tamed mind. ... 


Akammaniya-vagga, suttas 9—10 and Adanta-vagga, 
suttas 9—10: Anguftara-nikãya 1.6—7, trans. P.D.P. 


The mind's negative underlying tendencies but 
also bright potential 


Th.123 The innocent mind is not completely pure 


This passage shows that even the mind of a baby, 
prior to having any negative mind-states, has the latent, 
underlying tendencies to later develop these. 

Being born a human is a good rebirth, and is the 
product of past good actions, but unenlightened 
humans are still fettered by various tendencies that 
keep them within the round of rebirths, and their pains. 


691 





khi nhüng khuynh huóng khóng lành manh trong dó 
chưa được loại bó, và nhắn manh đến những ích lợi khi 
tâm được trau dồi bằng cách tu tập hài hòa. 


Này các Tỳ-kheol Ta quan sát không thấy cái nào 
khác có nguy cơ gây hại bằng tâm không được tu tập, 
không rèn luyện. Tâm không tu tập, không rèn luyện thì 
rất có nguy cơ gây ra tác hại lớn. 


Này các Tỳ-kheol Ta quan sát không thấy cái nào 
khác có khả năng mang lại lợi ích bằng tâm được tu 
tập, được rèn luyện. Tâm được tu tập, được rèn luyện 
thì rất có khả năng mang lại lợi ích... 


Này các Tỳ-kheol Ta quan sát không thấy cái nào 
khác có nguy cơ gây hại bằng tâm không thuần phục, 
không hộ trì, không bảo hộ, không kiểm soát. Tâm 
được không thuần phục, không hộ trì, không bảo hộ, 
không kiểm soát thì rất có cơ gây ra tác hại lớn... 


Này các Ty-kheo! Ta quan sát không có cái nào khác 
có khả năng mang lại lợi ích gióng như tâm được thuận 
phục, được hộ trì, được bảo hộ, được kiêm soái. 


(Phẩm Khó sử dụng, kinh số 9-10 và Phẩm Không 
điều phục, kinh sô 9-10: Kinh Tăng chỉ |. 6-7, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 


NHÜNG KHUYNH HƯỚNG TIÉM ÁN TIÉU CUC 
CÜNG NHƯ CÁC TIÉM NĂNG TƯƠI SÁNG CHÓI 
CỦA TÂM 


Th.123 Tâm ngây thơ không có nghĩa là hoàn 
toàn thanh tịnh 


Đoạn kinh văn này chỉ ra rằng thậm chí tâm của một 
em bé trước khi có những trạng thái nhiễm ô thì những 
hạt giống nhiễm ô ấy vẫn cứ ám i, tiêm án dé sau đó 
phát trin lớn manh. 

Sinh ra được làm người là một duyên lành, và là kết 
quả của những điều thiện đã làm trong quá khứ, nhưng 
những ai chưa giác ngộ thì vẫn còn bị ràng buộc bởi 
nhiêu yếu tő khác nhau, cái mà khiến cho ho cứ quanh 
quần mãi trong sanh tử khô đau. 








Một đứa trẻ nít, non nớt, ngây dại, còn nằm ngửa, ý 
niệm vê “hữu thân” còn chua có, thê thì do đâu phát 
khởi hữu thân kién495? Nhưng hữu thân kiến tùy miên 
thật sự đang tiêm phục trong nó. 


Một đứa trẻ nít, non nớt, ngây dại, còn nằm ngửa, ý 
niệm về ‘pháp’ còn chua có, thế thì do đâu phát khởi 
nghi hoặc đối với các pháp? Nhưng nghi tùy miên thật 
sự tiềm phục trong nó. 


Một đứa trẻ nít, non nớt, ngây dại, còn nằm ngửa, ý 
niệm về 'giói' còn chưa có, vậy do đâu phát khởi giới 
cám thủ? Nhưng giới cắm thủ tùy miên thật sự tiềm 
phục trong nó. 


Một đứa trẻ nít, non nớt, ngây dại, còn nằm ngửa, ý 
niệm về 'dục' còn chưa có, vậy do đâu phát khởi dục 
tham trong các dục? Nhưng dục tham tùy miên thật sự 
tiềm phục trong nó. 


Một đứa trẻ nít, non nớt, ngây dại, còn nằm ngửa, ý 
niệm về 'chúng sanh' còn chua có, vậy do đâu phát 
khởi sân đối với các chúng sanh? Nhưng sân tùy miên 
thật sự tiềm phục trong nó. 


Mahã-mãlunkya Sutta: Majjhima-nikãya 1.432—433, 
dịch Anh P.H. 


Th.124 Tâm sáng chói 


Tuy nhiên, đoạn này mô tả bản tánh cơ bản của tâm 
là sáng chói, mặc dù nó thường bị ô nhiễm bởi những 
phiên não khách trần (thường hành động như những vị 
khách đến một ngôi nhà rồi cư xử như họ sở hữu nơi 
này). . j 

Trong truyền thông Thượng toa bộ, chú giải sư 
Buddhaghosa đã dé cáp^96 tới cái tâm quang minh 





A young tender baby lying on its back does not even 
have the idea of ‘personality’, so how could view on 


personality494 arise in him? Yet the underlying 
tendency to view on personality lies latent in him. 


A young tender baby lying on its back does not even 
have the idea of 'states', so how could vacillating doubt 
about (wholesome and unwholesome) states arise in 
him? Yet the underlying tendency to vacillation lies 
latent in him. 


A young tender baby lying on its back does not even 
have the idea of 'rules', so how could clinging to rules 
and vows arise in him? Yet the underlying tendency to 
clinging to rules and vows lies latent in him. 


A young tender baby lying on its back does not even 
have the idea of 'sensual pleasures', so how could 
sensual desire regarding sensual pleasures arise in 
him? Yet the underlying tendency to attachment to 
sensual pleasures lies latent in him. 


A young tender baby lying on its back does not even 
have the idea of ‘beings’, so how could ill-will towards 
beings arise in him? Yet the underlying tendency to ill- 
will lies latent in him. 


Mahà-malunkya Sutta: Majhima-nikaya 1.432—433, 
trans. P.H. 


Th.124 The brightly shining mind 


This passage, though, describes the basic nature of 
mind as ‘brightly shining’, even though it is often defiled 
by defilements which "visit' (which often act like visitors 
to a house that then behave like they owned the place). 

In the  Theravada tradition, the | commentator 


Buddhaghosa refers^9^ to this radiant mind as the 
‘naturally pure latent resting state of mind’. 


692 





Một em bé còn nhỏ, non dai, ngây thơ, vẫn còn nằm 
ngửa, thậm chí là chưa có ý niệm gì vê “hữu thân” thì 
làm cách nào mà hữu thân kiến! xuất hiện trong đầu 
của em bé ấy được? Tuy Vậy, ý niệm muốn tìm hiểu về 
hữu thân kiến vẫn cứ âm i trong nó. 


Một em bé còn nhỏ, non dại, ngây thơ, vẫn còn nằm 
ngửa, thậm chí là chưa có ý niệm gì về “pháp” thì làm 
cách nào mà việc phát sinh nghi ngờ đối với các pháp 
tốt hay xấu xuất hiện trong đầu em bé ấy được? Tuy 
vậy, khuynh hướng tiềm án nghi hoặc ấy vẫn cứ âm i 
trong nó. 


Một em bé còn nhỏ, non dại, ngây thơ, vẫn còn nằm 
ngửa, thậm chí là chưa có ý niệm gì về ' 'giới” thì làm 
cách nào mà giới cám thủ lại xuất hiện trong đầu em bé 
ấy được? Tuy vậy, khuynh hướng tiềm án về giới cám 
thủ vẫn cứ âm i trong nó. 


Một em bé còn nhỏ, non dại, ngây thơ, vẫn còn nằm 
ngửa, thậm chí là chưa có ý niệm gì về “dục lạc” thì 
làm cách nào mà những ham muốn về dục lạc lại xuất 
hiện trong đầu em bé ấy được? Tuy vậy, khuynh 
hướng tiềm án tham dám dục lạc ấy vẫn cứ âm i trong 
nó. 


Một em bé còn nhỏ, non dại, ngây thơ, vẫn còn nằm 
ngửa, thậm chí là chưa có ý niệm gì về “chúng sinh" thi 
làm cách nào mà ác tâm đối với chúng sinh xuất hiện 
trong đầu em bé ấy được? Tuy vậy, khuynh hướng 
tiềm án về ác tâm ấy vẫn cứ âm i trong nó. 


(Đại kinh Mālunkyā: Kinh Trung bộ |. 432-433, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.124 Tâm ngời sáng 


Đoạn kinh văn này mặc dâu mô tả thuộc tính cán bản 
của tâm là “ngời sáng” dù cho nó thường bị ô nhiễm bởi 
những phiền não, cái mà thường “viếng thăm” (cái mà 
thường hoạt dụng như là những vị khách đến thăm và 
sau đó lại cư xử như là chủ nhà vậy). 

Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy, nhà 


chú giải, Buddhaghosa ám chi? tám ngời sáng này 








này như là ‘trang thái tâm an ôn tiềm án thanh tinh tự 
nhiên’. 

Trong truyền thống Đại thừa, có rát nhiều kinh văn 
nói vé điều này và nó tương đương với Phật tánh (xem 
đoạn *M.12—13, 111—112), hoặc Như Lai tang trong 
chúng sinh. 

Khi không bị che khuất bởi phiền não (mà thiên dinh 
tạo điều kiện), thì bản tánh cơ bản sáng chói của tâm 
có thé là cơ sở dé đạt được tué quán giải thoát dẫn dén 
chứng đạt Niết-bàn; néu không, phiền não sé theo thời 
gian mà trở lại và các loại tái sinh sẽ theo sau, mặc dù 
một số trong những cõi trời sáng chói sẽ làm các phiền 
não yếu đi. 


Này các tỳ-kheo, tâm này cực ky sáng chói, nhung 
nó bị ô nhiễm bởi khách trần phiền não. Kẻ phàm phu 
không học không rõ biết điều này như thật. Do vậy, Ta 
nói kẻ phàm phu không học không tu tập tâm. 


Này các tỳ-kheo, tâm này cực kỳ sáng chói, và nó 
được gột sạch các khách trần phiền não. Thánh đệ tử 
đa văn rõ biết điều này như thật. Do vậy, Ta nói rằng 
Thánh đệ tử đa văn có tu tập tâm. 


Accharà-sanghàta-vagga, suttas 1 and 2: Anguftara- 
nikaya 1.10, dich Anh P.H. 


Năm triền cái và các phiền não khác 


Th.125 Năm triền cái là phiền não khách trần 
chính 


Đoạn này chi ra rằng khách trán' chủ yếu của tâm là 
năm triên cái. 


Này các tỳ-kheo, có năm thứ tạp nhiễm của vàng, do 
bị tạp nhiễm mà vàng không mềm dẻo, không dễ uốn, 
không chói sáng, mà giòn dễ gãy, và không thích Hn 
dé ché bién... sát... dóng... thiéc... chi... và bac.. 





In the Mahayana traditions, much more is said of it 
and it came to be equated with the Buddha-nature (see 
passages 'M.12—-13, 111—112), or embryonic Buddha 
within beings. 

When unobscured by defilements (which meditation 
facilitates), the brightly shining basic nature of mind can 
be a basis for the attainment of the liberating insight 
that leads to the experience of nirvana; otherwise, 
defilements will in time return and the various kinds of 
rebirth will follow, though some in the bright heavenly 
realms where the defilements are weak. 


Monks, this mind is brightly shining, but it is defiled by 
defilements which arrive. The uninstructed ordinary 
person does not understand this as it has come to be. 
So, I say, there is no meditative cultivation of the mind 
for the uninstructed ordinary person. 


Monks, this mind is brightly shining, but it is free of 
defilements which arrive. The instructed disciple of the 
noble ones understands this as has come to be. So, I 
say, there is meditative cultivation of the mind for the 
instructed disciple of the noble ones. 


Accharä-sanghãta-vagga, suttas 1 and 2: Aniguttara- 
nikaya 1.10, trans. P.H. 


The five hindrances and other defilements 


Th.125 The five hindrances as the main 


*defilements which arrive’ 


This passage shows that the key defiling 'visitors' to 
the mind are the five hindrances. 


Monks, there are these five defilements of gold, 
defiled by which gold is neither malleable nor wieldy 
nor brightly shining, but brittle and not properly fit for 
working: ... iron ... copper ... tin ... lead ... and silver. 


693 





gióng nhu "trang thái tám nghi ngoi tiém án thanh tinh 
tự nhién." 

Theo truyền thóng của Phát giáo Dai thừa, đặc tính 
ngời sáng ây của tám duoc bàn đến nhiều hơn, và 
được so sánh gióng nhu là Phát tánh (xem các doan 
*M.12-13, 111-112), hay Nhu Lai chủng tánh trong 
chüng sinh. 

Khi không còn bị phiền não che lắp (cái mà nhờ có 
thiền định thúc đẩy), đặc tính cán bản sáng ngời áy của 
tám có thé là nên tảng cho sự thành tựu được tri kiến 
giải thoát, cái mà có thé đưa đến quả vị Niét bàn; néu 
không như thé, phiền não sẽ trở lại kịp lúc và nhiều 
kiếp tái sanh lại tiếp nói, dù cho một vài kiếp tái sinh ở 
những cối trời tươi sáng , nơi mà phiền não bị yếu di. 


Này các Ty- kheo! Tâm này sáng ngời nhưng lại bị ô 
nhiễm vì các phiền não xâm nhập vào. Kẻ phàm phu ít 
học không hiểu được thật tánh của tâm ấy thế nào. Do 
vậy, Ta nói rằng tâm của kẻ phàm phu ít học ấy không 
tu tập được. 


Này các Tỳ-kheol Tâm này sáng ngời và dứt trừ các 
phiền não xâm nhập vào. Thánh đệ tử có học sẽ hiểu 
được thật tánh của tâm ấy thế nào. Do vậy, Ta nói rằng 
tâm của thánh đệ tử ấy có tu tập được. 


(Phẩm Búng ngón tay, kinh số 1-2: Kinh Tăng Chi I. 
10, do P.H. dịch tiêng Anh). 


NĂM TRÓI BUỘC VÀ CÁC PHIÉN NÃO NHIÉM Ô 
KHÁC 


Th.125 Năm trói buộc (năm điều chướng ngại) 
giống như là phiền nào chính đến thăm 


Đoạn kinh văn này chỉ ra “những vị khách” gây ô 
nhiễm chính đối với tâm là năm trói buộc (năm điều 
chướng ngại). 


Này các Tỳ-kheol Có năm điều làm dơ bản vàng. Do 
bị ô nhiễm bởi năm điều do bán ấy mà vàng không thể 
rèn được, không dễ sử dụng, không thể chói sáng, 
nhưng dễ bị giòn gãy, và không thích Ti để chế 
tạo:... sắt... đồng... thiếc... chì... và bạc.. 








Cũng vậy, này các tỳ-kheo, có năm tạp nhiễm này 
của tâm, do bị tạp nhiễm, tâm không mêm dẻo, không 
dễ uốn, không chói sáng, mà giòn dễ gãy, không chân 
chánh dinh tĩnh dé đoạn tận các lậu hoặc. 

Những gì là năm? Dục tham... sân 
thụy miên... trao hối...nghi. 


. hôn trầm và 


Kilesa Sutta: Samyutta-nikaya V.92, dich Anh P.H. 


Th.126 Các trién cái tón hai trí tué 


Những đoạn này nhắn manh rằng những trién cái làm 
Suy yếu trí tuệ, làm cho tâm trí muội lược không thể 
hiểu biết pháp gì dẫn đến an lạc, pháp gì dẫn đến tué 
giải thoát. 

Bảy 'giác chi' là đối tri phần của chúng (xem kết thúc 
đoạn *Th.139). 


Này các tỳ-kheo, năm triền cái này khiến cho tối tăm, 
không có mắt, không có trí, diệt trí tuệ, trợ bạn gây tôn 
hại, và không dẫn đên Niêt-bàn. 


Bảy giác chi này, này các tỳ-kheo, tác thành mát, tác 
thành trí, tăng trưởng trí tuệ, không trợ bạn cho tôn hại, 
và dân dén Niét-bàn. 


Nivarana Sutta: Samyutta-nikaya V.97, dich Anh P.H. 


Khi một ty-kheo không đoạn trừ năm chướng ngại 
trién cái này, vốn trùm kín tâm và làm suy yêu tuệ, với 
tuệ bất lực và suy yếu thì không thể biết lợi mình là gì, 
lợi người là gì, lợi cả hai là gì, cũng không thể chứng 
đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc thánh. 


Avaranà Sutta: Anguttara-nikàya 11.63—64, dịch Anh 





So too, monks, there are these five defilements of the 
mind, defiled by which the mind is neither malleable nor 
wieldy nor brightly shining, but brittle and not rightly 
composed for the destruction of the intoxicating 
inclinations. 

What five? Desire for sensual pleasures ... ill-will ... 
dullness and lethargy ... restlessness and worry ... 
vacillation. 


Kilesa Sutta: Samyutta-nikaya V.92, trans. P.H. 


Th.126 The hindrances as detrimental to wisdom 


These passages emphasize that the hindrances 
weaken wisdom and make the mind unclear and 
unable either to understand what leads to true 
happiness or to attain liberating insights. 

They are often opposed to the seven "factors of 
awakening' (see end of passage *Th.139). 


Monks, these five hindrances are makers of 
blindness, causing lack of vision, causing lack of higher 
knowledge, detrimental to wisdom, tending to vexation, 
and not conducive to nirvana. ... 


These seven factors of awakening monks, are 
makers of vision, makers of knowledge, promote the 
increase of wisdom, without vexation, and conducive to 
nirvana. 


Nivarana Sutta: Samyutta-nikaya V.97, trans. P.H. 


When a monk has not abandoned these five 
obstacles, hindrances that overwhelm the mind and 
weaken wisdom, with his powerless and weak wisdom 
it is impossible for him to understand what is for the 
true welfare of himself, others, or both, or to experience 
superhuman distinction in knowing and seeing 
appropriate to the noble ones. 


Avarana Sutta: Anguttara-nikáya 111.63—64, trans. 


694 





Cũng vậy, này các Ty-kheo! Có năm điều làm dơ bán 
tâm. Do bi ô nhiễm bởi năm điều do bán ấy mà tâm 
không thể rèn được, không dễ sử dụng, không thể chói 
sáng, nhưng dễ bị giòn gãy, và không chân chánh định 
tĩnh để đoạn trừ các lậu hoặc. 

Năm an áy góm những gì? Đó là ham muốn dục 
lạc... sân... hôn trầm và thụy miên... trao hồi... nghi. 


(Kinh Cấu uế: Kinh Tương ương V.92, do P.H. dịch 
tiếng Anh). 


Th.126 Các trói buộc làm tón hai trí tuệ 


Những đoạn kinh văn này nhắn mạnh rằng các trói 
buộc làm suy yếu trí tuệ, và làm cho tâm trở nên không 
sáng suốt và không hiễu được cái gì mang lại chân 
hạnh phúc, cũng không hiều cái gì mang lại tri kiến giải 
thoát. 

Năm trói buộc này là đối nghịch với bảy “yếu tố giác 
ngộ” (xem cuối đoạn *Th.139) 


. Này các Ty-kheo! Năm trói buộc này là kẻ gây ra mù 
tôi, làm cho không có mát, khién cho vô trí và làm tôn 
hại dén trí tuệ, gây ra tôn hại và không đưa dén niét 
bàn... 


Này các Tỳ-kheol Bảy yếu tố giác ngộ này là tác 
nhân của mát, của trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không 
mang lại tôn hại và đưa dén niét bàn. 


(Kinh Trién cái: Kinh Tương ương V.97, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


Khi vi Ty-kheo ván chua doan diét nám chuóng ngai 
này thì những trói buộc đó có thể lán át tâm và làm tốn 
giảm trí tuệ. Với một trí tuệ Suy yếu và bát lực ấy, vị Tỳ- 
kheo không thé hiểu được cái gì là có lợi cho tự thân, 
cho người, hoặc cho cả hai, hoặc không thể trải 
nghiệm được sự khác biệt thù thắng trong cái tri kiến 
xứng tầm với bậc thánh. 


(Kinh Ngăn chặn: Kinh Tăng chi II. 63-64, do P.H. 








BH. 


Này các tỳ-kheo, ví như một hồ nước trong suốt, tĩnh 
lặng, không bị khuấy đục, và một người có mắt, đứng 
trên bờ, người ấy có thể thấy các con sò và ốc, các 
hòn sỏi và hòn sạn đang nằm dưới đáy, các đàn cá lội 
qua lại hay đứng yên. Vì sao? Vì nước trong suốt. 

Cũng vậy, ty-kheo với tâm trong sáng có thể biết 
được lợi mình, lợi người, lợi cả hai, chứng ngộ các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh. 


Panihitacchanna-vagga, sutta 6: Anguttara-nikaya 1.9, 
dich Anh P.H. 


Th.127 Chế ngự năm trién cái 


Đoạn này so sánh những triền cái với năm điều hạn 
ché tự do của một người: tham, như món nợ — người ta 
vay mượn năng lượng từ các đối tượng dục dé thỏa 
mãn những ham muốn thông thường của mình; 

sân, như bị bệnh, khiến người ta mát thuc vi — vi khi 
giận, không thé hài lòng với cái gì; hôn trầm và thụy 
miên, như tù ngục — một người bị dính mắc trong thụy 
miên không thé tự mình chuyên chú và tận hưởng bát 
cứ điều gi; 

trao cử và hối tiếc, như nô lé — một người bị nô lệ cho 
các cảm xúc cao thắp chế ngự; và nghi, như du hành 
qua một vùng hoang mac — đó là giai đoạn tám càn cỗi 
bởi hoài nghi và do dự. 

Đình chỉ năm triền cái có thé bằng cách nghe pháp 
theo thuận thứ (xem đoạn *Th.28) hoặc, như ở đây, 
bằng tu tập thiền định, cho đến khi tâm chứng nhập các 
thiên. (xem *Th. 140). 


Đoạn trừ tham lam ở đời, an trú với tâm xả ly tham 
lam, tịnh trừ tâm tham lam. 
Đoạn trừ sân hận, an trụ với tâm không sân hận, lòng 





P.H. 


Monks, suppose there were a pool of water that was 
clear, calm and undisturbed, and a man with good sight 
stood on the bank: he could see the oysters and shells, 
the gravel and pebbles as they lie, or the shoals of fish 
as they dart about and are at rest. Why? Because of 
the water's clarity. 

So too, it is possible for a monk with clarity of mind to 
know what is truly beneficial for himself, for others, and 
for both, and to experience superhuman distinction in 
knowing and seeing appropriate to the noble ones. 


Panihitacchanna-vagga, sutta 6: Anguttara-nikaya 
I.9, trans. P.H. 


Th.127 Overcoming the five hindrances 


This passage likens the hindrances to five things that 
limit one's freedom: desire for sensual pleasures is like 
being in debt — one owes energy to the objects of one's 
habitual desires; 

ill-will is like being ill, so that one has no appetite for 
anything — for when one is angry, nothing pleases one; 
dullness and lethargy are like being in prison — for one 
is stuck in lethargy and cannot rouse oneself to apply 
oneself to and enjoy anything; 

restlessness and worry are like being a slave — one is 
bossed about by one's emotional highs and lows; and 
vacillation is like travelling through a desolate land — for 
it is a barren period of indecision and wavering doubt. 

Suspending the five hindrances is done either by 
hearing a step-by-step discourse (see passage *Th.28) 
or, as here, by meditation, which then allows the mind 
to enter the meditative absorptions (see *Th.140). 


Abandoning worldly longing, he dwells with a mind 
without worldly longing, and his mind is purified of it. 
Abandoning the fault of ill-will, he dwells with a mind 


695 





dich tiéng Anh). 


Này các vị Ty-kheo! Giải sử có một hồ nước trong, 
tinh lặng, không bị khuấy động, và một người đàn ông 
với con mắt sáng. ngời đứng trên bờ: Ông ấy có thể 
nhìn thấy được các con sò và con óc, các hòn sỏi và 
hòn sạn nằm dưới đáy, hay các bầy cá bơi tung tăng 
qua lại hay đứng yên. Tại sao? Tại vì độ trong của 
nước. 

Cũng vậy, một Ty-kheo với tâm thanh tịnh cũng có 
thể nhìn thấy được cái gì là ích lợi cho tự thân, cho 
người, hoặc cho cả hai, hoặc có thể trải nghiệm được 
sự khác biệt thù thắng trong cái tri kiến xứng tầm với 
bậc thánh. 


(Phẩm Đặt hướng và Trong sáng, kinh số 6: Kinh 
Tăng chi l. 9, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.127 Vượt qua năm trói buộc 


Đoạn kinh văn này so sánh trói buộc với năm điều 
làm giới hạn sự tự do của một người: ham muốn dục 
lạc thì giống như bị mắc nợ - người ta vay mượn năng 
lượng từ các đối tượng của sự ham muốn thường 
xuyên của họ; 

sân thì giống như là bị bệnh, do váy người đó không 
có sự khao khát gì nữa — bởi vi khi người ta giận thì 
không có cái gì làm cho họ vui lên được; hôn trằm và 
thụy miên thì giống như ở trong tù vậy — bởi vi khi 
người ta bj dính mắc trong thụy miên thì không thé tỉnh 
táo để tâp trung và tận hưởng cái gi được; 

trao hối thì được ví như là kẻ nó lệ - người bị điều 
khién bởi độ trằm bỗng của cảm xúc; và nghỉ thì gióng 
như việc di qua một vùng đất hoang vắng - bởi vì đó là 
giai đoạn tâm càn cỗi của do trang thái do dự và hoài 
nghĩ. 

Năm trói buộc này có thể được đình chỉ bằng cách 
nghe pháp theo từng bước (xem đoạn *Th.28) hoặc 
như trình bày ở đây là tu tập thiền định, cái mà sau đó 
giúp cho tâm chứng nhập được các cảnh giới của thiền 
(xem đoạn *Th.140). 


Khi đoạn trừ được tham muốn thế gian, người ấy an 
trú với tâm không tham đăm, và tâm được tịnh trừ khỏi 
các tham đăm đó. 








từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, tịnh trừ tâm 
sân hận. 

Đoạn trừ hôn trầm, thụy miên, an trú xả ly hôn tràm 
và thụy miên; chánh niệm chánh tri với quang minh 
tưởng, tịnh trừ tâm hôn trầm, thụy miên. 

Đoạn trừ trạo cử, hối tiếc, an trụ không trạo cử, nội 
tâm tịch tinh, tinh trừ tâm trao cử, hồi tiếc. 

Đoạn trừ nghi, an trụ không nghi, không do dự, tịnh 
trừ tâm nghỉ đối với thiện pháp. 


Như một người mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp. 
Khi những nghề này được phát đạt, người ây không 
những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi vợ con, 
có thé nghĩ: 'Ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề 
nghiệp, nhưng nay nghề nghiệp phát đạt...' Người ấy 
nhờ vậy được khoái lạc, hoan hỷ. 


Như một người bị bệnh, đau đớn, bệnh trầm trọng, 
ăn không thấy ngon, thể lực suy yếu; sau một thời gian, 
khỏi bệnh, ăn uống thấy ngon, thể lực khôi phục, có thể 
nghĩ: 'Ta trước kia bị bệnh...Người ấy nhờ vậy hoan 
hỷ, khoái lạc. 


Như một người bị tù ngục, sau mót thời gian, khỏi tù 
ngục, an toàn an lạc, tài sản không bị tổn thất, có thể 
nghĩ: ‘Ta trước kia bị tù ngục... Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng hoan hỷ. 


Như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác, không được tự do di lại, sau một thời gian, 
thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, được giải thoát, được tự do di lai, có thé 
nghĩ: “Ta trước kia bị nô lệ...' nhờ vậy hoan hỷ, khoái 
lạc. 


Như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua 
hoang mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, 
sau một thời gian đã qua khỏi sa mạc, đến đầu làng, vô 





without ill-will and, sympathetic to the welfare of all 
living beings, his mind is purified of the fault of ill-will. 
Abandoning dullness and lethargy, he dwells without 


them, perceiving light, mindful and clearly 
comprehending, his mind is purified of dullness and 
lethargy. 

Abandoning restlessness and worry, dwelling 


unagitated and inwardly calmed, his mind is purified of 
restlessness and worry. 

Abandoning vacillation, he dwells with vacillation left 
behind, without uncertainty as to what things are 
wholesome, his mind is purified of vacillation. 


Just as a man who had taken a loan to develop his 
business, and whose business had prospered, might 
pay off his old debts, and with what was left over could 
support a wife, might think: ‘Before this | developed my 
business by borrowing, but now it has prospered ..., 
and he would be glad and be happy about that. 


Just as a man who was ill, suffering, terribly sick, with 
no appetite, and weak in body, might after a time 
recover, and regain his appetite and bodily strength, 
and he might think: ‘Before this | was ill ...', and he 
would be glad and be happy about that. 


Just as a man might be bound in prison, and after a 
time he might be freed from his bonds without any loss, 
with no deduction from his possessions. He might think: 
‘Before this | was in prison ...', and he would be glad 
and be happy about that. 


Just as a man might be a slave, not his own master, 
dependent on another, unable to go where he liked, 
and after some time he might be freed from slavery, 
able to go where he liked, might think: ‘Before this l 
was a slave ...' And he would be glad and be happy 
about that. 


Just as a man, laden with goods and wealth, might 
go on a long journey through desolate country where 
food was scarce and danger abounded, and after a 


696 





Khi đoạn trừ được các sai trái của sân, người ấy an 
trú với tâm không sân, và sinh khởi tâm từ đối với 
chúng hữu tình, và tâm tịnh trừ khỏi các sai trái của 
sân. 

Khi đoạn trừ được hôn tràm và thụy miên, người ấy 
an trú với tâm không hôn trầm, thụy miên, lĩnh hội 
được chân lý, nhận thức thấu đáo, tâm vị ấy tịnh trừ 
khỏi hôn trầm và thụy miên. 

Khi đoạn trừ được trạo hối, vị ấy an trú không lay 
động, nội tâm tĩnh tại, tâm vị ấy tịnh trừ khỏi trạo hối. 

Khi đoạn trừ khỏi nghi, vị ấy an trú không nghi, không 
do dự đối với những pháp lành, tâm vị ấy tịnh trừ khỏi 
nghi. 


Gióng nhu mót nguói dà tüng vay vón dé kinh 
doanh, nhờ công việc kinh doanh phát đạt, vi ấy không 
những đã trả hết các khoản vay mà còn lại tiền lời để 
nuôi vợ con, và vị ấy có thể nghĩ rằng: “Trước đây tôi 
đã phát triển được công việc kinh doanh nhờ vay vốn, 
nhưng bây giờ công việc kinh doanh phát đạt...,” và vị 
ấy có lẽ rất hoan hỷ và hạnh phúc về điều này. 


Giống như một người bị bệnh, đau khổ, muốn nôn 
mửa, không thèm ăn uống, và thể trạng yếu ớt, có lẽ 
sau khi khỏi bệnh, ăn uống trở lại và cơ thể khỏe 
mạnh, và vị ấy có thể nghĩ rằng: “Trước đây tôi bị 
bệnh...,” và vị ấy có lẽ rất hoan hỷ và hạnh phúc về 
điều này. 


Giống như một người bị giam trong tù, sau khi thoát 
khỏi ngục tù mà không bị mắt mát gì, không bị lấy đi tài 
sản, và vị Ấy có thé nghi ráng: "Truóc đây tôi bị giam 
trong tù...” và vị ấy có lẽ rất hoan hỷ và hạnh phúc về 
điều này. 


Gióng nhu mót ké nó lé, không tự chủ, phu thuộc vào 
người khác, không thé dén những noi muôn đến, và 
sau một thời gian vị ấy có thé thoát khỏi cảnh nô lệ, có 
thể đến những nơi muôn đến, và nghĩ rằng: “Trước đây 
tôi là kẻ nô lệ...” và vị ấy có lẽ rất hoan hỷ và hạnh 
phúc về điều này. 


Giống như một người phải gánh hàng hóa nặng và 
tài sản phải trải qua một chuyên đi dài băng qua một 
làng quê hoang tàn, khan hiém thức án, nguy hiém rình 








sự, yên ôn, không có nguy hiểm, có thé nghĩ: ‘Ta trước 
kia... thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, nay ta... 
đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm'. 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


Như vậy, này Đại vương, tỳ-kheo tự mình quán năm 
triền cái chưa được xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoan, như ngục tù, như nô lệ, nhu đường qua hoang 
mạc. 

Nhưng khi tỳ-kheo ấy nhận thức được sự diệt tận 
của năm triền cái nơi mình, cũng như người không 
mắc nợ, như không bệnh tật, khỏi tù tội, được tự do, 
đến dát lành yên ón. 


Sãmañña-phala Sutta: Digha-nikãya |.71—73, dịch 
Anh P.H. 


Th.128 Duyên khởi của lậu và vô minh 


Ô nhiễm sâu nhất của tám được goi là lậu (Pali. 
asava, Skt. a$rava): Tỉ chảy, và lén men, tương to như 
một vết loét sưng mủ, hút hết năng lượng của tâm, và 
đó là một thứ độc hại. 

Đôi khi được dich Anh là cankers' (ung nhot) hoặc 
taints’ (vết bán) hoặc 'outflows' (rò ri), nhưng tốt nhát 
được dich là ‘intoxicating inclinations? (xu hướng gây 
độc hại) — giống như khuynh hướng uống rượu dẫn đến 
say sưa gây độc hại, khi được tác động. 

A-la-hán đã giác ngộ thường được định nghĩa là 
người hoàn toàn không còn các lậu (lậu tận A-la-hán). 
Chúng là những dòng nước bán tuón bi thắm đẫm bởi 
ba thứ: dục lậu (cuốn vào tái sanh Dục giới), hữu lậu 
(cuốn vào tái sanh Sắc và Vô sắc giới), và vô minh lậu 
(dòng nước bán vô minh). Đôi khi thêm vào yếu tó thứ 
tư: tà kiến. 

Đoạn sau đây xem các lậu hoặc được kết dệt với vô 
minh, chính lậu duy trì vô minh, và vô minh cũng là một 
yếu tố lậu trong số các lậu, và vô minh chính nó cũng 
duy trì các lậu. 

Các lậu có thé duoc xem là những tập quán xấu 
được cắm rễ sâu và có kết, phải do tuệ thâm sâu mới 





time he would get through the desolate country and 
arrive safe and sound at the edge of a village, might 
think: ‘Before this | was in danger, now | am safe at the 
edge of a village', and he would be glad and be happy 
about that. 


As long, sire, as a monk does not perceive the 
disappearance of the five hindrances in himself, he 
feels as if in debt, in sickness, in bonds, in slavery, on a 
road through desolate country. 

But when he perceives the disappearance of the five 
hindrances in himself, it is as if he were freed from 
debt, from sickness, from bonds, from slavery, from the 
perils of a road through desolate country. 


Samafifia-phala Sutta: Digha-nikaya |.71—73, trans. 
P.H. 


Th.128 The four intoxicating inclinations and their 
interweaving with spiritual ignorance 


The deepest faults in the mind are each called an 
asava (Pāli, Skt a$rava): something which flows’ in a 
certain way, and ferments, so as to be akin to a 
festering sore, leeching off energy from the mind, and 
something which brings intoxication. 

Sometimes translated as 'cankers' or ‘taints’ or 
‘outflows, they are best seen as  intoxicating 
inclinations' — just as a leaning towards drinking alcohol 
leads to intoxication, when acted on. 

The arahant, or enlightened person, is often defined 
as one who is totally without these. They are 
tendencies which flow or reach out towards three 
things: sensual pleasures, a way of being or identity, 
and spiritual ignorance. Sometimes a fourth is added: 
towards fixed, dogmatic views. 

The following passage sees the  intoxicating 
inclinations as interwoven with spiritual ignorance: they 
sustain ignorance, one of them is itself the inclination 
towards ignorance, and ignorance itself sustains the 
inclinations. 

One can see the inclination as deep-rooted, ingrained 
bad habits that need deep spiritual insight to illuminate 


697 





rập, và sau một thời gian khi vị áy dà vuot qua duoc 
vüng qué dó và dén cuói làng an toàn. Vi áy nghi ráng: 
“Trước đây tôi gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi được 
an toàn ở cuối làng” và vị ấy có lẽ rất hoan hỷ và hạnh 
phúc về điều này. 


Cũng vậy, thưa bệ hại Khi một vị Tỳ-kheo không 
nhận ra sự biến mắt của năm trói buộc trong tâm, vị ây 
cảm thấy giống như bị mắc nợ, bị bệnh, bị giam cầm, 
bị cảnh nô lệ và phải băng qua một làng quê hoang 
tàn. 

Tuy nhiên, khi vị ấy nhận thấy sự biến mắt của năm 
trói buộc trong mình, trạng thái đó giống như đã hết nợ, 
không bệnh tật, không bị giam cầm, không bị nô lệ, 
không phải trải qua những hiểm họa trên đường qua 
ngôi làng hoang tàn nữa. 


(Kinh Sa-môn quả: Kinh Trường bộ |. 71-73, do P.H. 
dịch tiêng Anh) 


Th.128 Bốn xu hướng độc hại (lậu hoặc) và sự 
gắn kêt của nó với vô minh 


Những trạng thái ô nhiễm nặng nhất của tâm tiếng 
Pali và Sanskrit gọi là “ãsrava,” nghĩa là lậu hoặc: cái 
mà theo một cách nào đó nó “chảy” ra, và lên men 
giống như là một vết thương bi làm mủ, và hút can 
nguôn năng lượng của tâm, và còn là cái mang lại sự 
độc hại. 

Đôi lúc trong tiếng Anh người ta dịch là “cankers” 
(thói muc), "taints" (vết nho) hay “oufflows” (sự chảy 
ra), nhưng thuật ngữ tốt nhát là “intoxicating 
inclinations” (các xu hướng gây độc hại). Giống như 
khuynh hướng uống rượu thì dẫn đến sự độc hại khi 
được hoạt dụng. 

Một vị A-la-hán hay một bậc giác ngộ thì thường là 
người hoàn toàn không còn lậu hoặc. Những lậu hoặc 
này thường chảy ra và hòa vào ba thứ: dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu. Đôi lúc lậu thứ tử được thêm vào đó là 
tà kiến. 

Đoạn kinh dưới đây mô tả bón lậu hoặc này trộn lẫn 
với vô minh: Lậu hoặc thì duy trì vô minh, và chính một 
trong bón lậu hoặc này cũng chính là vô minh, và chính 
vó minh cũng duy tri các lậu hoặc. 

Người ta cũng có thé xem các lậu hoặc giống như là 








soi sáng và xua tan bóng tối mà các lậu trưởng dưỡng. 

Khi ánh sáng của tâm được phơi mở bằng thiên định, 
người ta phải sử dung ánh sáng đó dé thám sát mọi 
thứ một cách cần thận. 


Tập khởi của lậu là tập khởi của vô minh. Diệt tận 
của lậu hoặc là diệt tận của vô minh. 


Có ba lậu này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tập 
khởi của vô minh là tập khởi của lậu. Diệt tận của vô 
minh là diệt tận của lậu. 


Samma-ditthi Sutta: Majjhima-nikãya 1.54—55, dịch 
Anh P.H. 


Quan trong cüa tác y 
Th.129 Tác y sai biét 


Vấn dé phái chăng các phiền não chi là “những 
khách đến” hay chúng thường trú trong tám, máu chốt 
của phân biệt sai khác này là ở chỗ tâm hay ý (mano) 
được chuyên chú vào các đối tượng như thế nào, với 
tác ý, (manasikàra) theo nghĩa đen là tác dụng của ý 
(hay trong ý). 

Do đó cân phải có sự cảnh tỉnh hay cảnh giác của 
tâm ý, sự chú tâm với tuệ, đề tránh xử lý sai làm các 
mói quan hé cüa tám với đối tượng của nó và mời 
khách phiên não đến viếng rồi đi, hoặc lưu trú. 


Này các tỳ-kheo, phàm những pháp nào là bát thiện, 
thuận bắt thiện phần, thuộc phẩm loại, tất cả đều được 
dẫn đầu bởi ý. Y phát khởi trước, rồi các pháp bắt thiện 
theo sau. 





them and so dispel the shadows in which they breed. 
When the mind's radiance is uncovered in meditation, 
one must use the light to examine things very carefully. 


With the arising of the intoxicating inclinations there is 
the arising of ignorance. With the cessation of the 


intoxicating inclinations there is the cessation of 
ignorance. ... 
There are three intoxicating inclinations: the 


intoxicating inclination towards sensual pleasures, the 
intoxicating inclinations towards a way of being, and the 
intoxicating inclination towards ignorance. With the 
arising of ignorance there is the arising of the 
intoxicating inclinations. With the cessation of 
ignorance there is the cessation of the intoxicating 
inclinations. 


Samma-ditthi Sutta: Majjhima-nikāya 1.54—55, trans. 
P.H. 


The importance of attention 
Th.129 Attention makes the difference 


What makes the crucial difference regarding whether 
or not defilements “visit or stay in the mind is how the 
mental faculty or mind (mano) is applied to objects, with 
attention (manasikara) literally being work-of-mano. 

Hence the need for mindful heedfulness or alert, wise 
attentiveness, so as to avoid mishandling the mind's 
relationships with its objects and so inviting defilements 
to visit or remain. 


Monks, whatever states are unwholesome, have a 
part in unwholesomeness, are on the side of 
unwholesomeness: all these have mind as their 
forerunner. First arises mind, and those unwholesome 
states follow after. 


698 





các thói quen xáu, có góc rễ lâu đời mà cần phái có sự 
chứng đạt sáu thì mới soi tó được các thói quen xáu 
này, và xua tan được các bóng tối mà sinh trưởng ra 
chúng. 

Khi thiền định khơi mở được ánh sáng của tâm thì 
hành giả phải sử dung ánh sáng đó dé quán chiếu sự 
vật một cách thận trọng. 


Sự xuất hiện các lậu hoặc kéo theo sự xuất hiện của 
vô minh, và sự châm dứt các lậu hoặc thì kéo theo sự 
châm dứt vô minh... 


Có ba lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sự 
xuất hiện của vô minh kéo theo sự xuất hiện của các 
lậu, và sự chấm dứt của vô minh thì kéo theo sự chấm 
dứt của các lậu. 


(Kinh Chánh tri kiến: Kinh Trung bộ |. 54-55, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


TÀM QUAN TRONG CUA SU TÁC Y 
Th.129 Tác ý tao sự khác biệt 


Điều tạo nén sự khác biệt chính liên quan đến việc 
phiên não chi “thăm viếng” hay trú án trong tâm là cách 
mà năng lực của tâm hay ý (mano) dán vào các đối 
tượng bång tác ý (manasikāra), nghĩa đen của nó là 
công việc của ý. 

Do vậy, rát cần thiết phải có sự chú ý hay cánh tỉnh 
của tâm, sự chú ý của tuệ thì mới tránh được những 
tình trạng xử lý sai lệch mối tương quan giữa tâm với 
các đối tượng, và rồi chỉ mời khách phiền nào đến thăm 
hay lưu lại trong tâm. 


Này các Ty-kheo! Bát ky pháp không thiện nào đều 
có một phần không thiện hoặc là ủng hộ pháp không 
thiện: Tất cả những pháp không thiện này đều do tâm 
dẫn đầu. Tâm phát khởi trước rồi đến các pháp không 
thiện theo sau. 








Này các tỳ-kheo, phàm những pháp nào là thiện, 
thuận thiện phần, thuộc phẩm loại thiện, tất cả chúng 
đều được dẫn đầu bởi ý đi trước. Ý phát khởi trước, rồi 
các pháp thiện theo sau. 


Này các tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khiến 
cho các pháp bât thiện chưa sanh được sanh, các 
pháp bát thiện đã sanh bị đoạn trừ, như phóng dật. 


Accharä-sanghäafa-vagga, sufas 6, 7 and 8: 


Anguttara-nikàya 1.11, dịch Anh P.H. 


Y dán dàu các pháp. 457 Y làm chü, y tao. Néu vói y 
6 nhiém, nói náng hay hành dóng, khó nào buóc theo 
sau, nhu xe, chán vát kéo. 


Y dán dàu các pháp. Y làm chü, y tao. Néu vói y 
thanh tinh, nói náng hay hành dóng, an lac buóc theo 
sau, nhu bóng, không rời hinh. 


Dhammapada 1-2, dich Anh P.H. 
Th.130 Nhu ly tác ý trừ tham, sân, si 


Như lý tác ý là chia khóa dé khắc phục những phiên 
não nhiễm ô dẫn đến đau khỗ trong đời. Những phiền 
não này đôi khi được tóm lược thành: tham (ái dục, 
nhưng cũng chỉ cho bắt kỳ loại tham nào khác), sân, và 
SỈ. 

Sự đoạn tận ba điều này đánh dấu việc chứng đắc 
bó-dé, và tham, sân, si là nguồn gốc của những hành vi 
bắt thiện (xem đoạn *Th. 102). 


Tham tội nhỏ, nhưng ly tham chậm. Sân tội lớn, 





Monks, whatever states are wholesome, have a part 
in wholesomeness, are on the side of wholesomeness: 
all these have mind as their forerunner. First arises 
mind, and those wholesome states follow after. 


Monks, | do not see a single thing that so causes 
unwholesome states to arise and arisen wholesome 
states to decline as heedlessness. 


Acchara-sanghata-vagga, sufas 6, 7 and 8: 


Anguttara-nikaya 1.11, trans. P.H. 


Mind is the forerunner of all mental states 496. Mind is 
their chief; mind-made are they. If one speaks or acts 
with a sullied mind, because of that, suffering will follow 
one, even as the wheel follows the foot of the draught- 
OX. 


Mind is the forerunner of all mental states. Mind is 
their chief; mind-made are they. If one speaks or acts 
with an unsullied mind, because of that, happiness 
follows, even as one's shadow that never leaves. 


Dhammapada 1-2, trans. P.H. 


Th.130 The role of wise, probing attention in 
undermining attachment, hatred and delusion 


Wise attention is key to overcoming the mental 
defilements that lead to life's pains. These defilements 
are sometimes summarised as: attachment (sensual 
lust, but also any kind of lusting after things), hatred, 
and delusion. 

The destruction of these three marks the attainment 
of awakening, and greed, hatred and delusion are the 
roots of unwholesome actions (see passage *Th.102). 


Attachment is blameable to a small degree but its 


699 





Này các Ty-kheo! Bát ky pháp thiện nào đều có một 
phần của thiện pháp, hoặc ủng hộ thiện pháp: Tát cả 
những thiện pháp này đều do tâm dẫn đầu. Tâm phát 
khởi trước rồi đến các thiện pháp theo sau. 


Này các Ty-kheo! Ta không bao giờ thấy một pháp 
đơn lẻ nào có thể khiến các pháp không thiện sinh khởi 
và các pháp thiện sinh khởi rồi có thé thé giảm bớt như 
phóng dậi. 


(Phẩm Búng ngón tay, kinh số 7, 8 và 9: Kinh Tăng 
chil. 11, do P.H. dich tiéng Anh). 


Y di dàu các pháp? 

Y làm chü tao tác 

Nếu với ý ô nhiễm 

Nói năng hay hành động, 
Dau khó liền theo sau, 
Nhu xe chân vật kéo. 


Y dán dàu các pháp 

Y làm chủ tao tác; 

Néu vói y thanh tinh 

Nói năng hay hành động, 
An lạc liền theo sau. 
Như bóng, liền với hình. 


(Phẩm Song yếu: Kinh Pháp cú 1-2, do P.H. dịch 
tiếng Anh). 


Th.130 Vai trò của (sự chú ý có như lý tác ý trong 
việc diệt trừ tham, sân, sỉ 


Như lý tác ý là yếu tó chính dé vượt qua những phiên 
não uê trược trong tâm, cái mà mang lại khó đau của 
cuộc sống. Những phiền não ué truoc này thường 
được tóm gọn lại là: tham (tham dục, và cũng là bắt kỳ 
loại tham nào khác), sân và si. 

Sự diệt trừ ba độc tó này đánh dấu sự thành tựu quả 
vi giác ngộ. Cũng váy, tham, sân, si là nguồn góc của 
các hành động không thiện (xem đoạn *Th.102). 


Tham được cho là cấp độ thấp, nhưng việc diệt trừ 








nhưng ly sân chóng.458 Si tội lớn, nhưng ly si chậm.... 


Với ai không như lý tác ý đến tịnh tướng, tham chưa 
sanh sẽ sanh, tham đã sanh tăng trưởng quảng đại.. 

Với ai không như lý tác ý đến tướng đối ngại, sân 
chưa sanh sẽ sanh khởi, sân đã sanh tăng trưởng 
quảng đại... 

Với ai không như lý tác ý, si chưa sanh sẽ sanh khởi, 
si đã sanh tăng trưởng quảng dai.... 


Với ai như lý tác ý đến tướng bắt tịnh, tham chưa 
sanh sẽ không sanh, tham đã sanh được đoạn trừ... 

Với ai như lý tác ý đến từ tâm giải thoát, sân chưa 
sanh sẽ không sanh, sân đã sanh được đoạn trừ... 

Với ai như lý tác ý, si chưa sanh sẽ không sanh, si đã 
sanh được đoạn trừ. 


Afiiatithiyã Sutta: Anguttara-nikaya 1.200, dịch Anh 
E:H: 


Th.131 Từ diệt bát thiện tằm 


Đoạn này gợi ý năm phương pháp chế ngự tầm tư 
bắt thiện bị tham, sân, si chi phối: chú tâm vào một tám 
tự thiện (như trong đoạn trên); quán sát sự tai hại của 
tầm tư ấy; chú tâm tác ý đến tám tư khác; 

làm chậm lại và an tinh tiến trình suy nghĩ (chú giải 
gợi ý rằng làm như vậy bằng cách lần trở lại tâm tự nó 
khởi lên trạng thái ày như thế nào, ví như tạo ra một 
ngọn núi từ một ụ đất; và cuối cùng là sử dụng sức 
manh ý chí dé đây tám tư đó ra. 

Phương pháp sau chỉ được sử dụng néu phương 
pháp trước đó không dùng được, vì vậy phương pháp 
cuối cùng, sức mạnh ý chí mạnh mẽ, là cách cuối cùng, 
chỉ được sử dụng khi có cái gì đó trong tâm trí vẫn còn 
bám vào suy nghĩ tiêu cực. 





removal is slow; hatred is blameable to a great degree 


but its removal is quicker; 497 delusion is blameable to 
a great degree and its removal is slow. ... 


For one engaged in unwise attention as regards (an 
objects) attractive aspect, unarisen attachment will 
arise and arisen attachment will increase and become 
strong. ... 

For one engaged in unwise attention as regards (an 
object's) irritating aspect, unarisen hatred will arise and 
arisen hatred will increase and become strong. ... 

For one engaged in unwise attention, unarisen 
delusion will arise and arisen delusion will increase and 
become strong. 


For one wisely attending to (an object's) unattractive 
aspect, unarisen attachment will not arise and arisen 
attachment will be abandoned. ... 

For one wisely attending to the liberation of mind by 
loving kindness, unarisen hatred will not arise and 
arisen hatred will be abandoned. ... 

For one wisely attending, unarisen delusion will not 
arise and arisen delusion will be abandoned. 


Afiñatitthiyã Sutta: Anguttara-nikaya 1.200, trans. P.H. 
Th.131 Five ways to remove distracting thoughts 


This passage suggests five ways to overcome an 
unwholesome thought captured by negative desire, 
hatred or delusion: turning the mind to a counteracting 
wholesome thought (as in the above passage); seeing 
the disadvantage of the thought; turning the mind to 
something else to engage its attention; 

slowing down and stilling the thought-process (the 
commentary suggests doing so by tracing back how the 
mind frothed itself up into its state, making a mountain 
out of a molehill, so to speak); and finally using will- 
power to eject the thought. 

Later methods are only to be used if the earlier ones 
have not worked, so the last one, forceful will-power, is 
the last resort, to be used only when there is something 


700 





nó rất chậm; sân được cho là cáp độ cao, nhung việc 


diệt trừ nó nhanh^; trong khi đó si cũng được cho là ở 
cấp độ cao, nhưng việc diệt trừ nó cũng rất chậm.. 


Người tác ý không như lý đối với đặc tính hấp dẫn 
của đối tượng thì tham chưa sanh sẽ sanh, và tham đã 
có thì tăng trưởng và trở nên mạnh hơn... 

Người tác ý không như lý đối với đặc tính gây cáu 
bán của đối tượng thì sâm chưa sanh sẽ sanh, và sân 
đã có thì tăng trưởng và trở nên mãnh liệt hơn... 

Người tác lý không như lý thì si chưa sanh sẽ sanh, 
và sỉ đã có thì tăng trưởng và trở nên mê muội hơn. 


Người như lý tác ý đối với đặc tính không hấp dẫn 
của đối tượng thì tham chưa sanh sẽ không sanh, và 
tham đã có thì sẽ bị diệt trừ... 

Người như lý tác ý đối với sự giải thoát của tâm bằng 
tâm thương yêu thì sân chưa sanh sẽ không sanh, và 
sân đã sanh khởi thì bị chấm dứt... 

Người như lý tác y thì si chưa sanh sẽ không sanh và 
si đã có thì bị diệt trừ. 


(Kinh Du sĩ ngoại dao: Kinh Tăng chi |. 200, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.131 năm phương pháp dé diệt trừ những suy 
nghĩ sao lãng (bât thiện tâm) 


Đoạn kinh văn này gợi ý năm phương pháp đề vượt 
qua y nghĩ không thiện bi thu hút bởi tham, sân si: 
Hướng tâm đến một ý nghĩ thiện ngược lại (như được 
đề cập trong đoạn kinh trên); nhận diện tác hại của ý 
nghĩ không thiện đó; hướng tâm đến cái gì đó khác để 
thu hút sự chú ý của nó; 

làm chậm và lắng dịu lại tiến trình suy nghĩ (chú giải 
đề nghị làm như vậ y bằng cách theo vết trở lại cách mà 
tâm tự nó nói lén và chuyên bién thành trạng thái đó, 
cái mà nóm na là chuyện bé xé ra to); cuói cùng là vận 
dung ý chí đề đẩy lùi ý nghĩa không thiện đó. 

Những phương pháp sau chỉ được áp dụng néu như 
những phương pháp trước đó không có tác dụng, vì 
vậy phương pháp cuối cùng, buộc phải dùng ý chí là 








Tỳ-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải 
thường tác ý năm tướng. 

Năm tướng ấy là gì? Ở đây, tỳ-kheo do nơi tướng 
nào, tác ý tướng nào, mà các tầm tư ác bát thiện liên 
hé dục, sân, si sanh khởi, vị ấy cần phải tác ý một 
tướng khác với tướng ấy liên hệ thiện; 

do vậy, các tầm tư ác bát thiện liên hệ dục, sân, si 
được trừ diệt. Do tác ý như vậy, nội tâm được an trú, 
an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví nhu một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử tho 
mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra cái nêm 
khác... 


Nếu tỳ-kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng 
kia, liên hệ thiện, mà các tầm tư ác bất thiện liên hệ 
dục, sân, si vẫn khởi lên, vị ấy cần phải quán sát sự 
nguy hiểm của những tầm ấy, 

'Quả thật, đây là những tầm bát thiện, có tội, chín 
muói trong khổ báo.’ Do quán sát nhu vậy, các bát 
thiện tầm... diệt vong... nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người nữ hay người nam trẻ tuổi, trong 
tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức, nếu được quàng 
vào có xác rắn, hay xác chó, hay xác người, người ấy 
phải lo âu, xấu hó, ghé tóm... 


Nếu tỳ-kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của 
những tầm ấy, mà các tầm tư ác bất thiện liên hệ dục, 
sân, si vẫn khởi lên, vị ấy cần phải không ức niệm, 
không tác ý những tầm ấy. 

Nhờ vậy, các tám tư ác bát thiện... diệt vong... nộ 
tâm được an trú, an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc 
pháp nằm trong tầm mắt của mình, người ấy nhắm mắt 





in the mind that remains gripping onto the negative 
thought. 


When a monk is intent on the higher mind, there are 
five focuses he should attend to at the appropriate 
times. 

What five? There is the case where evil, 
unwholesome thoughts mixed with desire, hate or 
delusion, arise in a monk while he is referring to and 
attending to a particular focus. 

He should those evil, unwholesome thoughts mixed 
with desire, hatred and delusion will be abandoned, will 
come to an end. When they are abandoned, the mind 
settles within, becomes quieted, one-pointed and 
composed. 

This is just as when a skiled carpenter or his 
apprentice would use a small peg to knock out, drive 
out, and pull out a large one ... 


If evil, unskilful unwholesome thoughts mixed with 
desire, hate or delusion still arise in the monk while he 
is attending to this other focus, connected with what is 
wholesome, he should scrutinize the drawbacks of 
those thoughts thus, 

"Truly, these thoughts of mine are unwholesome, 
blameworthy and ripen in suffering.’ When he does so, 
those evil, unwholesome thoughts will be 
abandoned the mind settles within, becomes 
quieted, one-pointed and composed. 

This is just as a young woman or man fond of 
adornment, would be  horrified, humiliated, and 
disgusted if the carcass of a snake or a dog or a human 
being were hung from her neck ... 


If evil, unskilful unwholesome thoughts connected 
with desire, hate, or delusion still arise in the monk 
while he is scrutinizing the drawbacks of those 
thoughts, he should try to forget them and pay no 
attention to them. 

When he does so, those evil, unwholesome thoughts 

. will be abandoned ... the mind settles within, 
becomes quieted, one-pointed and composed. 


701 





giái pháp cuói cüng và chi duoc áp dung khi cón diéu 
gi đó trong tâm vân cứ bám vào ý nghĩ tiêu cực. 


Khi vị Tỳ-kheo muốn hướng đến trình độ cao hơn 
của tâm (tăng thượng tâm) thì có năm điểm tập trung 
mà vị Ty-kheo ây nên chú ý ở những thời điểm hợp lý. 

Năm điều ấy là gi? Có trường hợp mà điều ác, 
những ý nghĩ không thiện trộn lẫn với tham, sân, hoặc 
sỉ khởi lên trong. tàm trong khi vi Ty-kheo áy ám chi hay 
chú tâm đến điểm tập trung cu thé nào đó. Vị ấy nên 
chú ý điểm tập trung khác ngoài điều đó, cái mà kết nối 
với thiện pháp. 

Khi vị ấy thực tập như vậy, những ý nghĩ không thiện 
và xấu ác trộn lẫn với tham, sân, si sẽ bị trừ diệt, sẽ 
chấm dứt. Khi chúng bi trừ diệt rồi thì tâm được an 
định, tĩnh lặng hơn, nhất tâm và điềm tĩnh. 

Trạng thái này giống như một người thợ mộc giỏi 
hoặc là người học nghề mộc sử dụng cái chốt dé đánh 
văng, đuổi văng, hoặc ép văng một cái chốt chốt lớn 
khác.. 


Nếu như những ý nghĩ không thiện, độc ác, không 
khôn khéo trộn lẫn với tham, sân, si vẫn cứ sinh khởi 
trong khi vị Tỳ-kheo ấy vẫn đang chú tâm đến điểm tập 
trung khác, cái mà liên quan đến thiện, vị ấy nên chăm 
chú vào những mặt trái của những ý nghĩ không thiện 
đó, 

“đúng thật, những ý nghĩ này của tôi thì bất thiện và 
rất đáng trách, khó đau kéo đến.” Khi quán chiếu như 
vậy thì những ý nghĩ không thiện, độc ác... sẽ bị diệt 
trừ... tâm vị ấy an định, tĩnh lặng, nhất tâm và điềm 
tinh. 

Trang thái này giống như một người nam hay nữ trẻ 
tuói thích trang trí sé cám tháy so, bé mát và ghé tóm 
néu nhu khi mà xác rắn hoặc xác chó hoặc xác người 
treo trên cỗ của vị ấy. 


Nếu như những suy nghĩ không thiện, không khôn 
khéo liên quan đến tham, sân si vẫn còn sinh khởi 
trong khi vị ấy quán chiếu đến những mặt trái của 
những ý nghĩ bất thiện này thì vị ây nên quên di và 
không cần phải chú tâm đến chúng nữa. 

Khi quán chiếu như vậy thì những ý nghĩ bất thiện, 
độc ác... sẽ bị diệt trừ... tâm vị ây an định, tinh lặng, 
nhất tâm và điềm tĩnh. 








lại hay nhìn sang một bên... 


Nếu tỳ- kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý 
các tầm tư ấy, nhưng các tầm tu ác, bất thiện liên hệ 
dục, sân, si vẫn khởi lên, vị ấy cần phải tác ý đến tầm 
tư, tác ý đình chỉ hành của tầm tư. 

Nhờ vậy, các tầm tư ác, bất thiện... diệt vong... nộ 
tâm được an trú, an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví nhu một người đang di nhanh, suy nghĩ, “Sao ta 
phải di nhanh? Ta hãy đi chậm lại.' Trong khi đi chậm, 
người ấy nghĩ, 'Sao ta phải đi chậm? Ta hãy dừng lai." 
Trong khi dừng lại, người ấy nghĩ, ‘Sao ta phải dừng 
lại? Ta hãy ngôi xuống. ' Trong khi ngồi, người ây nghĩ, 
“Tại sao ta phải ngồi? Ta hãy nằm xuông.. 

Như vậy người ấy loại bỏ dần các cử chỉ thô tháo 
nhất và làm các cử chỉ tế nhị nhát.. 


Nếu tỳ-kheo ấy trong khi tác ý đến tầm tư, tác ý đình 
chỉ hành của tàm tu, mà các tầm ác, bát thiện liên hệ 
dục, sân, si vẫn khởi lên, vị ấy phải nghiến răng, dán 
chặt lưỡi lên nóc họng, dùng tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm. 

Nhờ vậy, các tầm tư ác bát thiện... diệt vong... nộ 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người lực sĩ nắm láy đầu một người gầy 
yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và 
đánh bại... 


Báy giờ khi tỳ-kheo ấy... [định tĩnh tâm bằng cách 
dùng các cách trên], vị ấy gọi là vị tỳ-kheo đã an trú 
trong đạo tầm pháp môn. 

Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể 
không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn, vị ấy đã 
đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kết sử, khéo chinh 
phục kiêu mạn, đã chám dứt khó đau. 





This is just as a man with good eyes, not wanting to 
see forms that had come into range, would close his 
eyes or look away ... 


If evil, unskilful unwholesome thoughts connected 
with desire, hate, or delusion still arise in the monk 
while he is trying to forget them and paying no attention 
to them, he should attend to the stilling of the thought- 
activities of those thoughts. 

When he does so, those evil, unwholesome thoughts 

. will be abandoned ... the mind settles within, 
becomes quieted, one-pointed and composed. 

This is just as when the thought would occur to a 
man walking quickly, Why am I walking quickly? Why 
don't | walk slowly?' So he walks slowly. The thought 
occurs to him, ‘Why am | walking slowly? Why don't I 
stand?' So he stands. The thought occurs to him, Why 
am I standing? Why don't I sit down?’ So he sits down. 
The thought occurs to him, ‘Why am I sitting? Why 
don't | lie down?” So he lies down. 

In this way, giving up the grosser posture, he takes 
up the more refined one ... 


If evil, unskilful unwholesome thoughts connected 
with desire, hate, or delusion still arise in the monk 
while he is attending to the stilling of the thought- 
activities of those thoughts then, pressing the lower jaw 
with the upper jaw and pushing the tongue on the 
palate, he should beat down, constrain, and crush his 
mind with his mind. 

When he does so, those evil, unwholesome thoughts 

. will be abandoned ... the mind settles within, 
becomes quieted, one-pointed and composed. 

This is just as when a strong man, seizing a weaker 
man by the head or the throat or the shoulders, would 
beat him down, constrain, and crush him ... 


Now when a monk .. [composes the mind by 
applying the above methods], he is called the monk 
who has mastery over the pathways of thought. 

Whatever thought he wants to think, that he thinks, 
whatever thought he does not want to think, that he 
does not think. He has cut off craving, removed the 
fetters and rightfully overcoming conceit made an end 


702 





Trang thái này giống như một người có đôi mát sáng 
mà không muốn nhìn thấy các hình thé xuất hiện trong 
tầm quan sát của mình mà cứ nhắm mắt lại hay 
ngoảnh mặt đi. 


Nếu như những suy nghĩ không thiện, không khôn 
khéo liên quan đến tham, sân, si vẫn còn sinh khởi 
trong khi vị ây đang cố gắng quên đi và không chú tâm 
đến chúng nữa thì vị ấy nên chú ý đến sự tĩnh lặng của 
những hoạt động suy nghĩ của những ý nghĩ này. 

Khi thực tập như vậy thì những ý nghĩ không thiện, 
độc ác... sẽ bị diệt trừ... tâm vị ấy an định, tĩnh lặng, 
nhất tâm và điềm tĩnh. 

Trạng thái này giống như là khi ý nghĩ “Tại sao tôi đi 
bộ nhanh vậy? Tại sao tôi không đi chậm lại?” đến với 
một người đang đi bộ rất nhanh. Do vậy, vị ấy đi chậm 
lại. Y nghĩ “Tại sao tôi lại đứng? Tại sao tôi lại không 
ngồi?” khởi lên với vị ấy. Do vậy vị ấy ngồi. Ý nghĩ “Tại 
sao tôi lại ngồi? Tại sao tôi lại không nằm?” khởi lên 
trong tâm vị ây. Do Vậy, vi ấy nằm. 

Bằng cách này, vị ấy dần từ bỏ cử chỉ thô tháo và 
nắm giữ những cử chỉ có chọn lọc tinh tế. 


Nếu như những suy nghĩ không thiện, không khôn 
khéo liên quan đến tham, sân si vẫn còn sinh khởi 
trong khi vị ấy đang chú ý đến sự tĩnh lặng của những 
hoạt động suy nghĩ của những ý nghĩ này, đang nghiến 
chặt răng, ghì chặt lưỡi lên vòm miệng, vị ấy nên hạ 
gục, ràng buộc và ép chặt tâm bằng tâm. 

Khi thực tập như vậy thì những ý nghĩ không thiện, 
độc ác... sẽ bị diệt trừ... tâm vị ấy an định, tĩnh lặng, 
nhất tâm và điềm tĩnh. 

Trạng thái này giống như là hiện tượng một người 
mạnh nắm lấy đầu, có hoặc vai của một người yêu và 
có thé hạ gục, ràng buộc và ép chặt người yếu áy.. 


Bây giờ, khi vị Tỳ-kheo... [định tâm bằng các phương 
pháp vừa bàn ở trên], vị ấy được cho là đã làm chủ lấy 
các lối chuyển biến của tâm. 

Vị Ấy có thể tác ý đến bất kỳ ý nghĩ nào vị ấy muốn 
hoặc không muốn. Vị ấy từ bỏ được tham ái, diệt trừ 
mọi sự ràng buộc (kiết sử), khéo vượt qua được kiêu 
ngạo và chám dứt được khó dau. 








Vitakka-santhana Sutta: Majjhima-nikaya 1.119—122, 
dich Anh P.H. and P.D.P. 


Chi (samatha) và quán (vipassanä) 
Th.132 Đối trị tham và vô minh 


Dau khó và vòng sinh tử được duy trì bởi hai hình 
thái của tâm bắt thiện: tham, liên hệ các cảm xúc, chỉ 
các phiền não, và vô minh, liên hệ nhận thức, khiến 
không nhận thức sự vật chân thật. 

Cả hai hỗ tương tác động, vì cảm xúc nhiễu loạn khó 
thấy sự thật của các pháp; nhằm lẫn và nhận thức sai 
lạc khiến cho cảm xúc nhiễu loạn. Cảm xúc bắt thiện 
chính yếu là tham ái, có thé được xem là bao gồm 
tham cháp và sân: tham câu, và tham cầu cán được 
loại bỏ. Nhận thức sai làm, chính yếu là vô minh hay si. 

Đoạn sau đây cho tháy rõ ràng rằng cả hai phiền não 
xúc cảm và nhận thức phải được khắc phục, đối trị bởi 
chỉ (samatha) và quán (vipassana). Cùng song song 
hành tác dụng, dẫn đến trạng thái trong đó trí tuệ trực 
quán có thê phát sinh trong tâm an tĩnh, trong sáng và 
tịch tĩnh. 

Người ta có thé tu tập chỉ sâu rồi đến quán sáu, hay 
ngược lại tuệ quán sâu rồi đến chỉ sâu, hay riêng tu 
quán và chỉ vừa đủ ngăn chán phán khích có thé khởi 
từ quán (xem phán giới thiệu *Th. 138). 


Này các tỳ-kheo, có hai pháp này là thuận minh 
phần. Hai pháp ấy là gì? Chỉ và quán. Khi chỉ được tu 
tập, thể nghiệm lợi ích gì? Tâm được tu tập. Khi tâm 
được tu tập, thé nghiệm lợi ích gì? Tham bị đoạn trừ. 

Khi quán được tu tập, thể nghiệm được lợi ích gì? 
Tuệ được tu tập. Khi tuệ được tu tập, thể nghiệm lợi 
ích gì? Vô minh bị đoạn trừ. 





of suffering. 


Vitakka-santhana Sutta: Majjhima-nikaya I.119—122, 
trans. P.H. and P.D.P. 

Calm — (samatha) and 
meditations 


insight — (vipassana) 


Th.132 The need to overcome both affective and 
cognitive defilements 


Suffering and the round of rebirths are sustained by 
unwholesome forms of two aspects of the mind: the 
'affective, to do with the emotions, and the ‘cognitive’, 
to do with how one sees and understands things. 

These are interrelated, for emotional turbulence 
makes it difficult to see things clearly, and confusion 
and deluded misperception feeds emotional turbulence. 
The key unwholesome emotion is craving, which can 
be seen to encompass attachment and hatred: craving 
for and craving to be rid of. The key cognitive fault is 
spiritual ignorance or delusion. 

The following passage makes clear that both 
affective and cognitive defilements must be overcome, 
respectively by meditative calm (samatha) and insight 
(vipassana). Working together, these bring about a 
state in which direct knowledge can arise in a calm, 
clear, peaceful mind. 

One may develop deep calm then insight, insight 
then deep calm, alternate them, or just develop insight 
with sufficient calm to dampen any excitement that 
comes from this (see *Th.138 introduction). 


Monks, these two things pertain to higher knowledge. 
What two? Calm and insight. When calm is developed, 
what benefit is experienced? The hearimind is 
developed. When the mind is developed, what benefit 


is experienced? Thai which ¡is attachment is 
abandoned. 
When insight is developed, what benefit is 


experienced? Wisdom is developed. When wisdom is 
developed, what benefit is experienced? That which is 
ignorance is abandoned. 


703 





(Kinh An trú tầm: Kinh Trung bó |. 119, do P.H. và 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


THIÊN CHỈ QUÁN (SAMATHA) VÀ THIÊN MINH 
SÁT (VIPASSANÄ) 


_Th.132 Sự cần thiết phải loại bỏ những ô nhiễm 
về cảm xúc và nhận thức 


Khó đau và tái sinh trong vòng sinh tử được duy tri 
bởi những hình thái không thiện của hai khía cạnh của 
tâm: “Tham đắm,” liên quan đến cảm xúc và “nhận 
thức,” liên quan đến cách mà người ta thấy và hiểu 
hiện tượng sự vật. 

Cả hai đặc tính phiền não này hỗ tương cho nhau, 
bởi vì sự nhiễu loạn về cảm xúc thì khiến chúng ta khó 
nhận thức rõ hiện tượng sự vật, và sự rối loạn và nhận 
thức sai lầm thì nuôi dưỡng cảm xúc nhiễu loạn. Cảm 
xúc không thiện chủ yếu là tham ái, cái có thé cho là 
cháp vào tham và sân. 

Đoạn kinh dưới đây giải thích rõ rằng cả hai sự ô 
nhiều về cảm xúc và nhận thức đều phải được đoạn trừ 
lần lượt bằng thiền chỉ quán và thiền minh sát. Kết hợp 
cùng với nhau, hai pháp thiền này mang lại trang thái 
mà trí tué trực quán có thé sinh khởi trong tám an binh, 
trong sáng và tịnh chỉ. 

Vị áy có thé phát triển chỉ quán sâu ròi đến quán sát 
sâu hay quán sát sâu rồi đến chỉ quán sâu. Cứ xen kẻ 
như vậy hoặc chỉ cần thực tập quán sát sâu bằng chỉ 
quán đủ mức để làm nản lòng tình trạng phắn khích 
đến từ việc thực tập này (xem *Th.138 phán giới thiệu). 


Này các Ty-kheo! Hai pháp này có liên quan đến tri 
thức bậc cao hơn. Hai pháp ấy là gì? Đó là chỉ và 
quán. Khi thực tập chỉ thì lợi ích gì được thực nghiệm? 
Trực tâm cũng được phát triển. Khi tâm được phát triển 
thì lợi ích gì được thực nghiệm? Cái thuộc về tham sẽ 
được diệt trừ. 

Khi thực tập quán thì lợi ích gì được thực nghiệm? 
Trí tuệ được phát triển. Khi trí tuệ được phát triển thì 
lợi ích gì được thực nghiệm? Đó là vô minh bị đoạn 
diệt. 








Bị ô nhiễm bởi tham, tâm không giải thoát. Bị ô nhiễm 
bởi vô minh, tuệ không được tu tập. Do vậy, này các tỳ- 
kheo, do ly tham, có tâm giải thoát, và do đoạn vô 
minh, có tuệ giải thoát. 


Bãla-vagga, sutta 10, Anguttara-nikaya l.61, dich Anh 
P.H. 
Th.133 Dinh tué twong y 


Trong đoạn này, cho thấy thiền phát sinh từ chi 


(samatha), và tué phát sinh từ quán (vipassana), cả hai 


đều hỗ tương phu thuộc. 


Không tuệ thì không thiền; không thiền thì không tuệ. 
Người có thiên, có tuệ, nhật định cận Niét-bàn. 


Dhammapada 372, dich Anh P.H. 


Niém cóng dürc Phát, Pháp, Táng và sv chét 
Th.134 Niém Phát, Pháp, Táng 


Một tập hop các pháp tu được xem là rát hữu ích cho 
việc đình chỉ năm trién cái, đó là niệm Phát, Pháp, 
Tăng: suy niệm các phẩm tánh của ba ngôi báu này 
(xem *Th. 1 và phân giới thiệu trước 8, và 137 và 181). 

Phần thứ hai của đoạn này trích từ một khóa bản tu 
thiền thuộc Thánh điễn hậu ky. 


Khi Thánh đệ tử tùy niệm như vậy, tâm không bị chỉ 
phối bởi tham, sân, si; do hướng vé Như Lai, hay 
Pháp, hay Tăng, tâm được chánh trực. 

Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được tín thọ nghĩa, 
được tín thọ pháp, được hân hoan liên hệ pháp. Khi vị 
ấy có hân hoan, hy sanh; do hy hung phán mà thân 





A mind defiled by attachment is not liberated, and 
wisdom defiled by ignorance is not developed. Thus, 
monks, through the fading away of attachment there is 
liberation of mind, and from the fading away of 
ignorance there is liberation by wisdom. 


Bala-vagga, sutta 10, Anguttara-nikaya 1.61, trans. 
H. 


Th.133 Meditative absorption and wisdom are 
mutually dependent 


In this passage, the meditative absorption that arises 
from intent samatha meditation is seen to be mutually 
dependent on wisdom, which most typically is seen to 
develop from vipassana meditation. 


There is no meditative absorption for one lacking in 
wisdom, and no wisdom for one lacking meditative 
absorption. One in whom there are both meditative 
absorption and wisdom is, indeed, close to nirvana. 


Dhammapada 372, trans. P.H. 


Recollection of the qualities of the Buddha, 
Dhamma and Sangha, and of the reality of death 


Th.134 Recollection of the Buddha, Dhamma and 
Sangha 


A set of practices which are seen as very helpful for 
suspending the five hindrances is that of the 
recollection of the Buddha, of the Dhamma and of the 
Sangha: mindfully contemplating the qualities of these 
three (see *Th.1 and section introduction before 8, and 
137 and 181). 

The second of these passages is from a post- 
canonical meditation manual. 


When a noble disciple recollects thus, on that 
occasion his mind is not taken up with attachment, 
hatred or delusion; his mind is straight, focused on the 
Tathagata or Dhamma or Sangha. 

A noble disciple whose mind is straight gains 
inspiration of the meaning, the inspiration of the 


704 





Tâm bị ô nhiễm bởi tham thì không giải thoát được, 
và trí tuệ bị vẫn đục bởi vô minh thì không thể phát 
triển được. Do vậy, này các Tỳ-kheol Nhờ sự thoát ly 
tham mà có sự giải thoát tâm, và nhờ sự diệt tận vô 
minh mới có được tuệ giải thoái. 


(Phẩm Lực, kinh số 10: Kinh Tăng chi I. 61, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.133 Định và tuệ nương tựa lẫn nhau 


Trong đoạn kinh này, định phát sinh từ thiền chỉ quán 
và được xem là phụ thuộc vào tuệ, cái mà sinh trưởng 
tir thiên sát quán. 


Không định không trí tuệ 
Không tuệ không thiền định 
Người đủ định và tuệ 

Sẽ gần đến Niết bàn. 


(Kinh Pháp cú 372, do P.H. dịch tiếng Anh). 


NHỚ NGHĨ VÉ PHÁM CHÁT CỦA PHẠT, PHÁP, 
TÁNG VÀ SU' THAT VÉ CÁI CHÉT 


Th.134 Nhó nghi vé Phát, Pháp và Táng 


Tập hop các pháp tu được xem là hữu ích cho ho 
trong viéc ngán chán nám điều chướng ngại (năm trói 
buộc) là sự nhớ nghĩ vé Phật, Pháp và Tăng: quán 
niệm các phẩm chất của Tam Bảo (xem *Th.1 và phán 
giới thiệu trước 8, và 137 & 181). 

Phân thứ hai của những đoạn kinh này trích từ cám 
nang hướng dẫn thiền thuộc Thánh Điền hậu ky. 


Vị thánh đệ tử nhớ nghĩ về như vậy, tâm sẽ không 
còn bị chiếm hữu bởi tham, sân, si; tâm vị ấy ngay 
thẳng, hướng về Như Lai, hoặc Pháp hoặc Tăng. 

Vị thánh đệ tử với tâm ngay thẳng đạt được cảm xúc 
về nghĩa, cảm xúc về Pháp và đạt được niềm hoan lạc 
đối với Pháp. Khi vị ấy hoan lạc, hỷ sinh khởi; nhờ hỷ 








khinh an; do thân khinh an mà cảm thọ lạc thọ; do cảm 
thọ lạc mà tâm định tĩnh. 

Đây gọi là Thánh đệ tử an trú bình thuận dù giữa 
quần chúng không bình thuận, an trú không sân hại 
giữa quần chúng sân hại, tiến vào dòng pháp và tu tập 
tùy niệm Phật... Pháp... Tăng. 


Mahãnãma Sutta: Anguttara-nikãya 11.285, dịch Anh 
P.H. 


Khi tỳ-kheo chuyên tâm tùy niệm Phật, vị ấy... chinh 
phục được sự sợ hãi và kinh sợ, an trụ nhẫn khổ, có 
cảm giác như thé mình được cộng trú với Đạo Su; 

thân vị ấy, khi trú trong tùy niệm những đức tính của 
Phật, trở thành đáng tôn kính như một tháp miếu. Tâm 
vị ấy hướng về đất Phật. Khi gặp một cơ hội phạm giới, 
vị ấy có tàm quý mãnh liệt như đang đứng trước mặt 
đức Đạo sư. 


Visuddhimagga of Buddhaghosa, VII.67, pp.212-13, 
dich Anh P.H. 


Th.135 Niệm tử 


Các đoạn *Th.75—77 nói về niệm tử, suy niệm về sự 
chét, và *Th.138 bao gồm suy niệm vé các giai đoạn 
phân hủy sau khi chết. 

Đoạn văn dưới đây là một pháp tu đặc biệt về sự 
chét, dùng dé khuyến khích tinh tán tu tập ngay ở đây 
và bây giờ. 


Này các ty- kheo, niém vé su chét, khi tu tập và tu tập 
nhiều, sẽ có kết quả lớn và lợi ích lớn, đạt đến bát tử... 

Ở đây, này các tỳ-kheo, khi ngày vừa tàn và đêm 
vừa đến, tỳ-kheo tư duy như vầy: “Ta có thé chết do rất 
nhiều duyên, như bị răn cắn... té ngã... thức ăn có 
độc... rôi loan mật... dàm.. . phong... 

Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: “Ta còn có 





Dhamma, gains gladness connected with the Dhamma. 
When he is gladdened, joy arises; for one uplifted by 
joy the body becomes tranquil; one tranquil of body 
feels easeful pleasure; for one who is at ease, the mind 
becomes composed. 

This is called a noble disciple who dwells evenly 
amidst an uneven generation, who dwells unafflicted 
amidst an afflicted generation, who has entered the 
stream of the Dhamma and cultivates recollection of 
the Buddha ... of the Dhamma ... of the Sangha 

Mahànama Sutta: Anguttara-nikaya 11.285, trans. 
P.H. 


When a monk is devoted to recollection of the 
Buddha, he ... conquers fear and dread. He is able to 
endure pain. He comes to feel as if he were living in the 
Master's presence. 

And his body, when the recollection of the Buddha's 
special qualities dwells in it, becomes as worthy of 
veneration as a shrine room. His mind tends to the 
plane of the Buddhas. When he encounters an 
opportunity for transgression, he has present moral 
shame and concern for consequences as vivid as 
though he were face to face with the master. 


Visuddhimagga of Buddhaghosa, VII.67, pp.212—13, 
trans. P.H. 


Th.135 Recollection of death 


Passages 'Th.75-77 contain reflections on death, 
and *Th.138 includes reflections on the stages of 
decomposition after death. 

The passage here is a specific meditation on death, 
used to encourage spiritual effort here and now. 


Monks, mindfulness of death, when developed and 
cultivated, is of great fruit and benefit, culminating in 
the deathless ... 

Here, monks, when day has receded and night has 
approached, a poisoning ... disturbance of bile ... 
phlegm ... or wind ...*. 

The monk should reflect thus: ‘Do | have any bad, 


705 





sinh khói mà thân vị ấy thanh thản; khi thân được nhẹ 
nhàng thanh thản thì tâm trở nên tĩnh lặng. 

Dây được gọi là thánh đệ tử an trú tịch tịnh giữa cộng 
đồng không tịch tịnh; vị thánh đệ tử an trú không ưu 
phiền giữa cộng đồng đầy phiền muộn; vị thánh đệ tử 
thể nhập vào dòng Pháp và nhớ tưởng dé Phật... 
Pháp... và Tăng... 


(Kinh Thích tử Mahànàma: Kinh Tăng chi 11.285, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


Khi một vi Ty-kheo chuyên tâm nhớ nghĩ về Phát, 
Pháp và Tăng thì vị ấy chỉnh phục được nỗi sợ hãi và 
khiếp đảm. Vị ấy có thé kham nhán duoc dau khó. Vi di 
đến cám nhận giống nhu vị ấy dang sống trong trang 
thái của đắng đạo sư. 

Khi sự nhớ nghĩ về phẩm chất đặc biệt của đức Phật 
lưu giữ trong mình, thân thé của vị ấy rất đáng tôn kính 
như một nơi thiêng liêng vậy. Tâm vị ấy hướng về cõi 
Phật. Khi có cơ hội phạm giới, vị ấy tỏ ra vô cùng hỗ 
then giếng như đang đối mặt với dáng đạo sư. 


(Luận Thanh tịnh đạo của ngài Phật âm, VII. 67, 
tr.212-13, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.135 hồi tưởng về cái chết 


Những đoạn kinh *Th.75-77 chứa đựng sự nhớ nghĩ 
về cái chết, và *Th.138 bao gồm những chu kỳ của sự 
phân hủy sau khi chết. 

Đoạn kinh dưới đây là một sự quán chiếu đặc biệt về 
sự chét được vận dụng dé khích lệ sự nỗ lực vé tinh 
thần bây giờ và ở đây. 


Này các Tỷ kheol Chánh niệm về sự chết khi được 
phát triển và tu tập mang lại thành quả, lợi ích rất lớn 
mà đỉnh điểm của nó là sự bát tè.. 

Ở đây, này các Ty-kheo! Khi ngày tàn thì đêm đến, vị 
Tỳ-kheo quán chiếu: “Tôi có thể chết vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau, chẳng hạn như bị rắn cắn... bị té 
ngã... bị đầu độc thức ăn... rối loạn mât.. . đà fuus 








những pháp ác bát thiện chưa được đoạn trừ, đó là 
chướng ngại cho ta nếu ta chết đêm nay.’ 

Nếu Vậy, để đoạn trừ, vi ấy cần phải phát khởi ý dục, 
tinh cần, dũng mãnh, nỗ lực, nhiệt tâm, không thối 
chuyển, chánh niệm và chánh tri. 


Marana-sati Sutta: Anguttara-nikaya 111.306—07, dich 
Anh P.H. 


Bốn vô lượng tâm: từ, bi, hy và xà 


Th.136 Tu tập từ, bi, hy, xả 


Đoạn này nói về pháp tu gọi là bón vô lượng, vì khi 
phát triển dáy đủ chúng thành pham vi vô hạn, phá vỡ 
rào cản giữa bản thân và tắt cả chúng sinh khác. 

Bón vô lượng này cũng được biết (*Th.114) là bón 
Phạm trú (brahma-vihãra), vì khi được tu tập đến cao 
độ báy giờ tám thành tương đẳng với tâm của chư thiên 
trong Phạm thé, và sẽ tái sanh và thế giới đó, nếu 
người tu chưa đạt được giải thoát trong đời hiện tại. 


Vị Ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, và cũng 
vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, 
khắp thế giới, khắp hết thảy phương xứ, phương trên, 
phương dưới, và bề ngang, liên hệ với từng chúng 
sanh mội. 


Cũng như, này Vãsettha, như người lực sĩ thổi tù và 
khiến tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì 
khó khăn, cũng như vậy khi từ tâm giải thoát được tu 
tập, bất cứ nghiệp nào được tạo tác hạn lượng, nghiệp 
ấy ở trong đây không dư sót, nghiệp ấy trong đây 
không trụ lập. 





unwholesome qualities that have not been abandoned, 
which might be an obstacle for me if | were to die 
tonight?' 

If he sees that he has, then he should put forth 
extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, 
indefatigability, mindfulness and clear comprehension 
to abandon those unwholesome qualities. 


Marana-sati Sutta: III.306—07, 


trans. P.H. 


Anguttara-nikaya 


Meditation on the four limitless qualities: 
loving kindness, compassion, empathetic joy and 
equanimity 


Th.136 Cultivating loving kindness, compassion, 
empathetic joy and equanimity 


This passage concerns the meditative cultivation of 
what are known as the four 'limitless qualities’, as when 
fully developed they are of limitless scope, breaking 
down the barriers between oneself and all other beings. 

They are also known (*Th.114) as the 'brahma- 
viharas' — 'divine abidings', that when developed to a 
high degree bring a mind-state akin to that of the 
brahmā deities, and which lead to rebirth at their level, 
if one does not attain awakening in the present life. 


He abides pervading one direction with a mind 
imbued with loving kindness, extensive, lofty, unlimited, 
free from envy, free from malice, and so the second, 
and so the third, and so the fourth direction, and thus 
the entire world, everywhere, above, below and across 
in relation to every individual living being. 


Just, Vasettha, as a mighty blower of a conch makes 
himself heard in four directions without much difficulty, 
similarly when loving kindness is so developed, 
whatever action is applied within a circumscribed 
range, it does not remain in that context, it does not 
stay in that context. This too, Vasettha, is a path 
leading to union with Brahmä. 


706 





phong..." 

Vi Ty-kheo có thé quán niém: "Tói có bát ky phám 
chát nào không thiện, xấu xa mà chưa diệt trừ không? 
Điều đó có thể là một rào cản cho tôi nếu như tôi phải 
chết tối nay?” 

Nếu vị ấy nhận ra là mình vẫn có, vị ấy nên khởi y 
khao khát, nó luc, sót sáng, nhiét huyét, khóng mói 
mệt, chánh niệm và chánh trí dé đoạn trừ các phẩm 
chát bát thiện đó. 


(Kinh Niệm chét: Kinh Tăng chi lll. 306-07, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


QUÁN NIỆM VÉ TỨ TÂM VÔ LƯỢNG: TỪ, BI, HY 
VÀ XÀ 


Th.136 Thực tập từ, bi, hỷ và xả 


Đoạn kinh này bàn vé việc thực tập bón pháp được 
biết đến là “Bón tâm vô lượng,” bởi vi khi phát triển tron 
vẹn đạt đến mức vô tán, thì có thé phá vỡ moi rào cán 
giữa bản thân và tắt cả chúng sanh. 

Bón tâm vô lượng này còn được biết đến (*Th.114) là 
“brahma-vihãras” — "Pham trù,” cái mà khi tu tập đến 
cắp độ cao thì sẽ đưa tâm gần với tâm của Phạm thiên, 
và sẽ dẫn đến việc tái sinh ở cáp độ tu tập của họ néu 
như vị ấy chưa được chứng ngộ trong đời hiện tai. 


Vị ấy vẫn tiếp tục lan khắp một phương với tâm thắm 
nhuàn, tâm từ, rộng lớn, cao quý, vô tận, không còn đố 
ky, không còn hận thù, và cũng vậy đối với phương thứ 
hai, phương thứ ba và phương thứ tư, và như vậy đối 
với khắp thế giới, mọi nơi, phía trên, phía dưới, và bề 
ngang có mối liên hệ với mỗi mỗi chúng sanh. 


Cũng vậy, này Vãsetthal Nhu người thổi tù và mạnh 
mẽ khiến cho mình được nghe khắp bốn phương mà 
không gặp khó khăn gì, gióng nhu khi lòng từ bi được 
tu tập như vậy, bất kỳ hành động nào được gây ra 
trong phạm vi hạn định thì nó không chỉ tồn tại trong 
phạm vi đó, nó không ở trong ngữ cảnh đó. Cũng nhu 
vậy này Vãsettha, đây là con đường đưa đến hợp nhất 
với Phạm thiên. 








Cũng vậy, này Vãsettha, đây là con đường dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên. Lại nữa, này Vãsettha, tý- 
kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với 
xả... Cũng vậy, này Väsettha, đây là con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên. 


Tevija Sutta: Digha-nikãya 
E:DE: 


I.250-251, dịch Anh 


Th.137 Tâm sáng chói và tâm từ 


Đoạn trích thứ nhất dưới đây xuất hiện ngay sau 
đoạn *Th. 124, gợi ý rằng từ tám là phẩm chát của tâm 
sáng chói, một quan điểm sau đó được củng có bởi 
đoạn thứ hai. 

Tỳ-kheo chuyên tu tâm từ, dù chỉ trong khoảnh khác 
búng móng tay, tỳ-kheo như vậy được nói là người án 
trú thiền không trống không, tuân hành giáo pháp của 
tôn sư, ăn đồ ăn khát thực của xứ sở không có uóng 
phí, hà huống những người làm cho sung mãn nó? 


Accharã-sanghäata-vagga, sutta 3: Anguttara-nikaya 
1.10, dịch Anh P.D.P. 


Từ tâm giải thoát... chói sáng rực rỡ, bừng sáng... 
như ánh sáng của mặt trăng. 


Mettà-bhàvanaà Sutta: Itivuttaka 19—20, dich Anh P.H. 


Bốn niệm tru (satipatthàna): tu quán (vipassanä) 
và chi (samatha) 


Th.138 Bón niệm tru: trực chỉ giải thoát 


Đoạn này dé cập một pháp tu đỉnh điềm mà đức Phật 





Further, Vàsettha, a monk abides pervading one 
direction with a mind imbued with compassion ... the 
entire world ... with a mind imbued with empathetic 
joy...with a mind imbued with equanimity ... This too, 
Vãsettha is a path leading to union with Brahmä. 


Tevijja Sutta: Digha-nikãya 1.250—251, trans. P.D.P. 


Th.137 The shining mind and loving kindness 


The first of these passages comes immediately after 
passage *Th.124, suggesting that loving kindness is a 
quality of the brightly shining mind, a point then 
reinforced by the second passage. 


If a monk were to cultivate the emancipation of mind 
by loving kindness even for the duration of the 
snapping of the fingers, such a monk is called one who 
is abiding not empty of meditative absorption, practising 
the message of the teacher, practising in accordance 
with the teacher's advice, partaking of the alms-food of 
the land not in vain. What to speak of those who 
practise it intensely? 


Acchara-sangháta-vagga, sutta 3: Anguttara-nikaya 
I.10, trans. P.D.P. 


shines 
like the radiance of the 


The liberation of mind by loving kindness ... 
and glows and radiates ... 
moon. 


Mettã-bhãvanã Sutta: Itivuttaka 19—20, trans. P.H. 


The four foundations of mindfulness 
(satipatthana) as ways to cultivate insight 
(vipassanà) and calm (samatha) 


Th.138 The four foundations of mindfulness as 
the direct way to liberation 


This passage concerns a crucial kind of meditation 
707 





Hơn nữa, này Vàsettha! Một vi Tỳ-kheo vẫn tiếp tuc 
lan khắp một phương với tâm thám nhuán bi... toàn bộ 
thế giới... với tâm thám nhuàn hy... với tâm thám 
nhuàn xả... Cũng vậy, này Vãsettha đây là con đường 
đưa đến hợp nhất với Phạm thiên. 


(Kinh Tam minh: Kinh Trường bộ |. 250-251, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.137 Tâm sáng ngời và tâm từ 


Phần đâu của những đoạn kinh này liền sau đoạn 
kinh *Th124, dé nghị rằng tâm từ là phâm chát của tâm 
sáng ngời, ý nghĩa mà được củng cô bởi đoạn kinh thứ 
hai. 


Nếu vi Ty-kheo tu tập giải phóng tâm bằng tâm từ, 
thậm chí là chỉ trong một khảy móng tay, vị ấy được gọi 
là vị Tỳ-kheo an trú không trống không của thiền định, 
thực hành lời dạy của thầy, thực hành cùng với lời 
khuyên của thầy, cùng chia sẻ thức ăn khất thực của 
địa phương đó mà không uỗng phí. Tu tập chỉ trong 
một khảy móng tay mà còn vậy hà huống những vị làm 
cho từ tâm ấy càng sung mãn? 


(Phẩm Búng ngón tay, kinh số 3: Kinh Tăng chi l. 10, 
do P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Sự giải phóng tâm bằng từ tâm... chiếu sáng rực rỡ 
và tỏa ra... gióng nhu ánh sáng của mặt tráng. 

(Kinh Phát triển từ tâm: Kinh Phật Thuyết như vậy 
19-20, do P.H. dịch tiêng Anh). 

BÓN NÉN TẢNG CHÁNH NIEM (SATIPATTHÃNA) 
LA PHU'ONG. PHAP THỰC TẬP QUAN 
(VIPASSANA) VÀ CHI (SAMATHA) 


Th.138 Bốn nén tảng chánh niệm (satipatthàna) là 
phương pháp trực tiêp hướng dén giải thoát 


Đoạn kinh này đề cập đến một pháp thực tập thiền 








đã khai phát, bón niệm trụ (satipatthana): 


‘nån tång’ hoặc chuyên chú’ của niệm (sati). Đó là 
trầm lặng quán sát và ghi nhận những đặc điểm khác 
nhau của thân (kàya), thọ (vedanä), tám (citta) và pháp 
(dhamma), trong đó pháp (dhamma) là các uán danh 
và sắc, tức chuỗi diễn biến tôn tại chủ yếu của tám lý 
vật lý, theo phương pháp phân tích thực tại của đức 
Phát. 

Phương pháp tuần tự lặp lai trong thực hành là quán 
sát quá trình sinh và diệt của mỗi niệm trụ, y chỉ trên 
nội giới và ngoại giới của các niệm trụ này; nội giới là 
những gì thuộc vé tự thân, ngoại giới là những gì thuộc 
nơi thân người khác. 

Tu niệm trụ (satipatthana) có khi tương đương với tu 
chỉ (vipassanà), nhung thực ra nó tương đương cả chỉ 
và quán, mà cả hai đều đòi hỏi niệm tưởng cao độ. 

Các đối tượng khác nhau của niệm trụ được diễn tả 
trong bài kinh này có lẽ bao gồm danh sách sớm nhất 
vé các dé mục thiền định trong Phật giáo. 

Chúng có thé là đối tượng được chuyên chú của chi 
hoặc được quán sát của quán, hoặc cả hai. Những đối 
tượng trong đề mục gọi là pháp' đặc biệt được liên kết 
với quán (vipassanà). Trong mỗi lượt tọa thiền, hành 
giả có thé chỉ chuyên niệm vào một đối tượng duy nhất, 
hoặc có thé nhiều hon. 


Những tu tập được diễn tà ở đây hỗ trợ dinh chỉ năm 
triền cái. Một khi đã thành tựu, các pháp tu này có thể 
được vận dụng theo một trong bón cách (Anguttara- 
nikaya lI.156— 158): 

i) chỉ dán dao quán: chúng có thé được vận dụng dé 
tu tập bốn thiền, với sự chú trọng samatha, trước khi 
được khai triển dé quan sát theo vipassanã; 

ii) quán dẫn đạo chi: chüng có thé tiép tuc duoc vàn 
dung trong cận định của sơ thiền, với sự chú trong 
vipassanä, mặc dù đúng lúc có thé tu tập các thiền; 

iii) chỉ quán song tu: chúng có thể được vận dụng dé 
tu tập các thiền, mặc dù chuyên chú vipassanã cho mỗi 
cấp thiền trước khi chuyển sang cấp tiếp theo; hoặc 

iv) duy nhất tu quán: chúng có thể được tu tập với 
thuần túy vipassanäã, mà không cần phải chứng nhập 
các thiền. 





practice | developed by the Buddha, the four 


satipatthanas: 


foundations’ or ‘applications’ of mindfulness (sati). 
These are to calmly observe and note various qualities 
of the body (kaya), feelings (vedana), mind-states 
(citta) and reality-patterns (dhamma), the latter being 
key mental and physical processes according to the 
Buddha's analysis of reality, the Dhamma. 

A repeated refrain concerns contemplation of the 
relevant quality as it arises, and as it ceases, both 
internally, within oneself, and ‘externally’, which may 
mean in other persons. 

The practice of the satipatthanas is sometimes 
equated with vipassana meditation, but in fact it is 
relevant to both samatha and vipassana, each of which 
require strong mindfulness. 

The various objects of contemplation described in 
this sutta perhaps comprise the earliest Buddhist list of 
meditation objects. 

They can be the objects of focused calm or 
discerning insight, or both. The ones under the Teality- 
patterns’ heading are particularly linked to vipassana. 
In a particular meditation sitting, a meditator may focus 
on only one of the objects, or several. 


These contemplations described here help to 
suspend the five hindrances. Once this is done, they 
may be utilized in one of four ways (Anguttara-nikaya 
11.156—158): 

i) they may be used to develop the four absorptions, 
with an emphasis on samatha, before being opened out 
to observe in a vipassana mode; 

ii) they may continue to be applied on the brink of the 
first absorption, with an emphasis on vipassana, though 
allowing the absorptions to develop in time; 

iii) they may be used to develop the absorptions, 
though applying vipassanà to each before moving on to 
the next; or 

v) they may be done in a purely vipassana mode, 
without entering the absorptions. 


708 





dinh cán thiết mà đức Phát phát triển: Bón nên tảng 
chánh niệm (bón niệm tru): 


“Nên tảng” hay là sự “chuyên tâm” của chánh niệm 
(sati). Những nên tảng này được điềm tĩnh quan sát và 
ghi nhận nhiều đặc điểm khác nhau của thân (kãya), 
cảm thọ (vedanà), tâm (citta) và pháp (dhamma), trong 
đó yếu lố cuối cùng, quá trình danh và sắc theo sự 
phân tích thực tại của đức Phật là pháp. 

Sự thực hành tuần tự lặp lại liên hệ đến việc quán 
chiếu đặc tính liên quan khi nó sanh diệt cả bên trong, 
tự thân của mỗi tụ và bên ngoài, nằm ở thân người 
khác. 

Việc thực tập bón nên tảng của chánh niệm thỉnh 
thoảng tương đương việc thực tập thiền chỉ quán, 
nhưng thực té nó tương đương cả việc thực tập thiền 
chỉ quán và thiền minh sát mà mỗi cái đều đòi hỏi sự 
chánh niệm sâu. 

Những đối tượng khác nhau của sự quán chiếu được 
mô tả trong kinh này có lẽ bao gồm trong danh sách 
sớm nhất về các đối tượng thiền tập trong Phật giáo. 
Chúng có thé là đối tượng được tập trung trong thiền 
chỉ quán, hoặc thiền quán, hoặc là cả hai. 

Những đối tượng trong đề mục “khuôn mẫu của hiện 
thực” có liên hé cu thé đến thiền quán (vipassan). 
Trong một lần tọa thiên thì hành giả thiền tập chỉ tập 
trung vào một hoặc một vài đối tượng. 


Những việc quán chiếu được mô tả ở đây giúp làm 
đình chỉ năm chướng ngại (năm trói buộc). Một khi điều 
này thực hiện thì chúng có thể vận dụng một trong bốn 
cách (Kinh Tăng chỉ II.156-158): 

i) Chúng có thé được dùng dé phát triển bốn tụ, với 
sự nhấn mạnh đối với thiền chỉ trước khi được mở ra 
để quan sát trong thiền quán; 

ii) Chúng có thể tiếp tục được áp dụng bên mép của 
tụ đầu tiên, với sự nhắn mạnh đối với thiền quán, mặc 
dù cho phép các tu thực tập kịp lúc; 

iii) Chüng có thé duoc áp dung dé phát trién các tu 
mác dü áp dung thiền quán vào mỗi cái trước khi tiếp 
tục đến tụ tiếp theo; hoặc 

iv) Chúng có thể thực hiện theo cách thuần quán mà 
không cân nhập vào các tụ. 








Trong những năm gần đây, ‘chánh niêm’ đã trở thành 
một ý niệm phổ biến, và tính thích ứng thế tục của nó 
đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn 
nhu Chánh niệm — Cơ sở Giảm trừ Căng thẳng 
(MBSR: Mindfulness-based Stress Reduction) và 
phuong pháp Chánh niệm — Cơ sở Tri nhận Tri liệu 
(MBCT: Minfulness-based Cognitive Therapy). 

Chúng mang một số sắc thái toàn phổ chánh niệm 
Phật giáo xem như một phương pháp hỗ trợ mọi người 
dừng lại những tư duy và cảm xúc để bình tâm quan 
sát chúng và không bị lôi kéo vào những mẫu tư tưởng 
tiêu cực. 

Điểm chú trọng ở đây là về một cánh tỉnh không phán 
xét đối với những kinh nghiệm và tư duy hiện tại. Đây 
là một khía cạnh quan trọng của chánh niệm Phật giáo, 
mặc dù điều này cũng bao gồm sự hồi tưởng rõ ràng 
về quá khứ và những phẩm tính cũng như giáo pháp 
hữu ích. 

Bồi dưỡng khả năng tri nhận, bằng quan sát mà 
không quy lỗi, sự khác biệt giữa các trạng thái tai hại 
và hữu ích của tâm, cũng rất quan trọng. 

Các khóa học tám tuần về chánh niệm thế tục đã bị 
chỉ trích vì không đi sâu, dù rằng một khóa học chánh 
niệm Phật giáo cũng chỉ có thể kéo dài được đến tám 
tuần mà thôi. 


Một thời, Thế Tôn trú ngụ giữa những người Kuru, tai 
thôn Kammassadhamma, xứ Kuru. Tại đây, Thế Tôn 
gọi các vị tỳ-kheo: 

'Này các tỳ-kheo, đây là con đường độc đạo dẫn đến 
tịnh hóa các chúng sanh, vượt qua sầu bi, diệt trừ ưu 
khó, chứng đạt chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn, đó là 
bốn niệm trụ. Những gì là bốn? 


[Niệm thân: hơi thở] 


Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú, tuần quán459 
thân trên thân, nhiệt tâm, chánh tri, và chánh niệm, chế 
ngự tham ưu ở đời. 

Tỳ-kheo ấy an trú, tuần quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm.. 
tuần quán tâm trong tâm, nhiệt tâm... tuần quán pháp y 
chi pháp, nhiét tám... 





In recent years, ‘mindfulness’ has become a popular 
idea, and a secular adaptation of it is being applied in 
many spheres, such as Mindfulness-based Stress 
Reduction and Mindfulness-based Cognitive Therapy. 

These take certain aspects of the full-spectrum 
Buddhist mindfulness as a way to help people stand 
back from their thoughts and feelings so as to calmly 
observe them and not be drawn into negative thought 
patterns. 

The emphasis here is on a non-judgemental 
awareness of present experiences and thoughts. This 
is an important aspect of Buddhist mindfulness, though 
this also includes clear recollection of the past and of 
beneficial qualities and teachings. 

Cultivating a discerning, though non-blaming 
recognition of the difference between harmful and 
helpful states of mind is also important. 

The eight-week courses in secular mindfulness have 
been criticised for not going very deep, though a course 
of Buddhist mindfulness can also only go so far in eight 
weeks. 


At one time the Blessed One was living among the 
Kuru people, in the hamlet named Kammassadhamma 
in the Kuru country. There the Blessed One addressed 
the monks: 

'Monks, this is the direct way for the purification of 
beings, for ending grief and lamentation, for ending 
pain and unhappiness, for attaining understanding and 
for realizing nirvana, that is, the four foundations of 
mindfulness. What four? 


[Mindfulness of the body: breathing] 


Here monks, a monk abides, in respect of the body, 


reflectively observing ^99 the body, possessed of effort, 
clearly comprehending, and mindful, removing intense 
desire for and unhappiness with the world. 

He abides, in respect of feelings, 
observing feelings, possessed of effort ... 


reflectively 
in respect of 


709 





Trong những năm gần đây, “chánh niệm” đã trở 
thành ý tưởng phổ biến và việc điều chỉnh thường 
xuyên của nó đang được vận dụng trong nhiều lĩnh 
vực, chẳng hạn như là việc làm giảm căng thẳng dựa 
trên chánh niệm hay phương pháp trị liệu nhận thức 
dựa trên chánh niệm. 

Những ứng dụng này nó mang một vài sắc thái 
chánh niệm toàn vẹn của Phật giáo như là cách để 
giúp người ta đi lên từ những suy nghĩ và cảm giác để 
điềm tinh quan sát chúng và không bị đẩy vào hướng 
suy nghĩ tiêu cực. 

Điều nhắn mạnh ở đây là dựa trên sự nhận thức 
không phán xét về những trải nghiệm và những Suy 
nghĩ hiện tại. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng của 
chánh niệm trong Phật giáo mặc dầu những hồi tưởng 
rõ ràng về quá khứ và vé những đặc tính có lợi và 
những lời giáo huấn. 

Thực tập sự phân biệt, dù là sự nhận thức không dó 
lỗi về tính khác biệt giữa trạng thái có lợi hay có hại 
của tâm cũng rất quan trọng. 

Những khóa học kéo dài tám tuần về chánh niệm của 
thế gian đã từng bị phê bình vì không đi sâu, dù cho 
một khóa học thiền chánh niệm của Phật giáo cũng chỉ 
kéo dài trong tám tuần. 


Một thời đức Thế Tôn đang sống với với tộc người 
Kuru ở ngôi làng nhỏ tên là Kammässadhamma ở đất 
nước Kuru. Ở đó, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho 
các vị Tỳ-kheo: 

"Này các Ty-kheo! Đây là con đường trực tiếp thanh 
tịnh chúng sanh, dé chấm dứt khó đau sầu muộn, dé 
chấm dứt sự đau đớn bát hanh, dat được sự giác ngộ 
và đạt đến niết bàn, đó là bốn nền tảng của chánh 
niệm (bốn tụ). Những gì là bốn? 


[CHÁNH NIỆM VÉ THÂN: HƠI THỞ] 


Ở đây, này các Ty-kheo! Một vi Ty-kheo an trú trong 
thân, phản chiếu tự thán?, có sự nỗ lực, lĩnh hội rõ 
ràng, và chánh niệm, diệt trừ tham dục mãnh liệt và nỗi 
bất hạnh đối với thế giới. 

Vị ấy an trú trong thọ, phản chiếu cảm thọ, có sự nỗ 
lực... an trú trong tâm, phản chiếu tự tâm, có sự nỗ 








Này các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo an trú tuần quán 
thân trên thân? Ở đây, tỳ-kheo ấy đi đến khu rừng 
vắng, dưới gốc cây, hay trong ngôi nhà trống, ngồi kiết 
già, thân thẳng và dựng chánh niệm trước mát. 

Ty-kheo chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Thở 
vô dài, biết rõ, “Tôi thở vô dài.” Thở ra dài, biết rõ, “Tôi 
thở ra dài.” Thở vô ngắn, biết rõ, “Tôi thở vô ngắn.” 
Thở ra ngắn, biết rõ, “Tôi thở ra ngắn.” 

Vị ấy học tập, “Cảm nghiệm toàn thàn, 460 tôi thở vô; 
cảm nghiệm toàn thân, tôi thở ra.” Vị ấy học tập, “Thân 
hành an tinh, 461 tôi thở vô; thân hành an tĩnh, tôi thở 
ra.” 

Như người thợ quay (gỗ) lành nghề hay người học 
thợ quay, quay dài, biết rõ, “tôi quay dài", và quay 
ngắn, biết rõ, “tôi quay ngắn”,462 

cũng vậy, thở vô dài, biết rõ, “tôi thở vô dài”; thở ra 
dài, biết rõ, “tôi thở ra dài.” Thở vô ngắn, vị ấy biết rõ, 
“tôi thở vô ngắn”, và thở ra ngắn, biết rõ, “tôi thở ra 
ngắn.”... Vị ấy học tập, “thân hành an tĩnh, tôi thở vô; 
thân hành an tĩnh, tôi thở ra.” 


[Lặp lai:] Như vậy, ty-kheo an trú, tuần quán thân trên 
nội thân; hoặc an trú, tuần quán thân trên ngoại thân; 
hoặc an trú, tuần quán thân trên nội ngoại thân. Vị ấy 
an trú, tuần quán pháp tập khởi trên thân, hay pháp 
diệt tận trên thân, hay pháp sanh diệt trên thân. 

Hoặc hiện khởi ức niệm rằng ' 'có thân”, chỉ với mục 
đích tư trợ tuệ và niệm, an trụ không sở y, không chấp 
thủ bất cứ gì trong đời. Vị ấy không nương tựa hay 
chấp trước vật gì trên đời. Như vậy, này các tỳ-kheo, 
tỳ-kheo ấy an trú, tuần quán thân trên thân. 





the mind, reflectively observing mind, possessed of 
effort ... in respect of reality-patterns, reflectively 
observing reality-patterns, possessed of effort ... 


Monks, how does a monk abide in respect of the 
body reflectively observing the body? Here, the monk 
gone to the forest, to the foot of a tree, or to an empty 
house, sits cross-legged, the body erect and 
mindfulness established in front. 

He breathes in mindfully and breathes out mindfully. 
Breathing in long, he wisely knows, "| breathe in long." 
Breathing out long, he wisely knows, "| breathe out 
long." Breathing in short, he wisely knows, "I breathe in 
short." Breathing out short, he wisely knows, “I breathe 
out short." 

He trains, 


body, 459 | breathe in; reflectively experiencing the 
entire body, | breathe out.” He trains, “Calming the 


"reflectively experiencing the entire 


bodily activity, 490 | breathe in; calming the bodily 
activity, | breathe out." 

Just as a clever (wood) turner or his apprentice, 
making a long turn wisely knows, "I pull it long", and 


making a short turn wisely knows “I pull it short", 461 

in the same manner, breathing in long, he wisely 
knows “I breathe in long"; breathing out long, he wisely 
knows “l breathe out long." Breathing in short he wisely 
knows, "| breathe in short", and breathing out short he 
wisely knows "| breathe out short”... He trains, 
“Calming the bodily activity | breathe in, calming the 
bodily activity, | breathe out." 


[Refrain:] Thus, he abides in respect of the body, 
reflectively observing the body internally, or he abides 
in respect of the body, reflectively observing the body 
externally. Or he abides in respect of the body, 
reflectively observing the body internally and externally. 
Or he abides reflectively observing the arising nature in 
the body or the passing away nature in the body, or the 
arising and passing away nature in the body. 

Or for him mindfulness is established to the effect, 
"There is the body", merely to the extent of knowing, to 
the extent of reflective mindfulness. He abides 
unattached and does not grasp at anything in the world. 
It is thus, monks, that the monk abides, in respect of 

710 





luc... an trü trong pháp, phán chiéu quan sát pháp, có 
su nó luc... 


Này các Ty-kheo! Bằng cách nào mà vi Ty-kheo an 
trú trong thân, phản chiếu tự thân? Ở đây, vị Ty- kheo 
ấy đi vào rừng, đến dưới gốc cây, hoặc vào ngôi nhà 
trống, ngồi kiết già, thân thé thẳng đứng và chánh niệm 
trước mặt. 

Vị áy chánh niệm thở vào và chánh niệm thở ra. Hít 
vào dài, vị ấy cảm nhận rõ ràng: “Tôi hít vào dài.” Thở 
ra dài, vị ấy cảm nhận rõ: “Tôi thở ra dài." Hít vào ngán, 
vi áy cám nhận rõ: “Tôi hít vào ngắn. ” Thở ra ngăn, vi 
ấy cảm nhận rõ: “Tôi thở ra ngắn." 

Vị Ấy thực tập, “Phản chiếu cảm nhận toàn bộ cơ 
thểŠ, tôi hít vào; phản chiếu cảm nhận toàn bộ cơ thé, 
tôi thở ra.” Vị ấy thực tập, “Tịnh chỉ hoạt động của 
thân, tôi hít vào; tịnh chỉ hoạt động của thân, tôi thở 
ra.” 

Giống như một người thợ quay (gỗ) tài giỏi hay 
người mới vào nghè, quay dài thì nhận biết rõ, “Tôi 
quay dài,” và quay ngắn thì nhận biết rõ, “Tôi quay 
ngắn,”8 

vị Ty-kheo hít vào dài, nhận biết rõ “Tôi hít vào dài;" 
thở ra dài, nhận biết rõ tôi thở. ra dài." Hít vào ngán thi 
nhận biết rõ, “Tôi hít vào ngán,' ' và thó ra ngắn thì nhận 
biết rõ, “Tôi thở ra ngắn.”... Vị ấy thực tập, “Tịnh chỉ 
hoạt động của thân, tôi hít vào; tinh chỉ hoạt động của 
thân, tôi thở ra.” 


[Láp lại:j như vậy, vi Ty-kheo an trú trong thân, phản 
chiếu tự thân, hoặc an trú trong thân, phản chiếu ngoại 
thân. Hoặc ý ấy an trú trong thân, phản chiếu trong 
ngoài thân. Hoặc vị ấy an trú phản chiếu tính sinh khởi 
trong thân hoặc tính diệt tận trong thân, hoặc là đặc 
tính sinh khởi và diệt tận trong thân. 

Hoặc đối với vị ấy, chánh niệm thiết lập với ý nghĩa, 
“có thân,” chỉ với mức độ nhận biết, chỉ với mức độ 
chánh niệm phản chiếu. Vị ấy an trú không ràng buộc 
và không bám víu vào bát kỳ điều gì trên thế giới này. 
Nhờ vậy, này các vị Tỳ-kheol Vị Tỳ-kheo ấy an trú 
trong thân và phản chiếu tự thân.” 








[Niệm thân: cử chỉ, động thái, các bộ phận của cơ 
thê, các giới của thân] 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo trong khi đi, biết rõ, 
“Tôi đang di", trong khi đứng, biết rõ, “Tôi đang đứng”, 
trong khi ngồi, biết. rõ, “Tôi đang ngồi”, trong khi nằm, 
biết rõ, “Tôi đang nằm.” 

Bất kỳ cử chỉ nào nơi thân, tỳ-kheo ấy đều biết rõ. 
Như vậy... [Lặp lại]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, ty-kheo động thân với 
chánh tri, biết rõ khi bước tới hay bước lui, nhìn ra, 
nhìn quanh, hay co duỗi. Tỳ-kheo động thân với chánh 
tri, biết rõ khi khoác y tăng-già-lê, ôm bát, y nội, khi ăn, 
uống, nhai, hay nếm, khi đại tiện, tiểu tiện, khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, dậy, nói, khi im lặng... [Láp lai]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo quán sát thân này, 
từ bàn chân trở lên, từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi 
da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt, như: 

“Có trong thân này463 là tóc, lóng, móng, ráng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, 
phôi, ruột dưới, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, ghèn, nước miếng, nước mũi, 
dầu ở khớp, và nước tiểu.” 

Cũng như một bao đồ, hai đầu trống, đựng đầy các 
loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo xay. 
Một người có mắt, đỗ các hạt ấy ra và quán sát, 'Đây là 
hạt gạo, đây lúa, đây đậu xanh, đây đậu lớn, đây mé, 
đây gạo xay.” Cũng vậy, tỳ-kheo quán thân này từ bàn 
chân trở lên... [Láp lai]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, một tỳ-kheo y chỉ giới 
(dhàtu) quán sát thân này được tru như vậy, được 
hướng như vậy, răng "Trong thân này có các giới: địa 





the body, reflectively observing the body. 


[Mindfulness of the body: postures, movements, 
bodily parts and elements] 


Monks, further, a monk, while going, wisely knows, 
“Pm going", while standing, wisely knows “Im standing", 
while sitting, wisely knows "l'm sitting", while lying, 
wisely knows, "I'm lying." 

Whatever posture the body maintains, that he wisely 
knows. Thus ... [Refrain]. 


Monks, further, a monk acts with clear 
comprehension when going forward or turning back, 
looking on, or looking around, bending, or stretching. 
He acts with clear comprehension when bearing the 
outer robe, the bowl and inner robes, when eating, 
drinking, biting, or tasting, when attending to the calls of 
nature, when gone, having stood, having sat, having 
lay down, having woken up, having spoken, when 
being silent ... [Refrain]. 


Monks, further, a monk reflectively considers this 
body up from the soles of the feet, down from the hair 
on the head, surrounded by the skin as full of various 
impurities, as: 


"There are in this body, 462 head-hair, body-hair, 
nails, teeth, skin, flesh, veins, bones, bone marrow, 
kidneys, heart, liver, pleura, spleen, lungs, lower 
intestines, bowels, stomach, excreta, bile, phlegm, pus, 
blood, sweat, fat, tears, eye secretions, saliva, snot, oil 
of joints, and urine." 

Just like a bag of provisions having openings on both 
sides, is filled up with various grains such as rice, 
paddy, green grams, beans, sesame, and fine rice. A 
man who has sight would untie it and see reflectively, 
"This is rice, this, paddy, this, green gram, this, bean, 
this, sesame, and this is fine rice." Similarly, a monk 
reflectively sees this body up from the soles of the feet 
.. [Refrain]. 


Monks, further, a monk reflectively considers the 
body in whatever posture it is in, in terms of elements 
as, "There are in this body the elements: earth, water, 


711 





[CHÁNH NIEM TRÉN THÂN: CỬ CHÍ, ĐỘNG THÁI 
VÀ CÁC BO PHAN KHÁC VÀ YÉU TÓ TRÉN THÁN] 


Lai nữa, này các vi Ty-kheo! Vi Ty-kheo dang di thì 
nhận biết rõ “Tôi dang đi,” dang đứng thì nhận biết rõ 
"Tôi đang đứng,” đang ngồi thì nhận biết rõ “Tôi đang 
ngòi, ” dang nằm thì nhận biết rõ “Tôi đang nằm.” 

Bất kỳ cử chỉ nào của cơ thể vị ấy đều nhận biết rõ. 
Nhờ vậy,...[Lặp lại]. 


Lại nữa, này các vị Ty-kheo! Vị Ty-kheo hành động 
bằng sự hiểu biết rõ ràng khi đi tới hay đi lui, nhìn ra, 
nhìn quanh hay cúi xuóng hay duói ra. Vi áy hành dóng 
bằng sự hiéu biết rõ ràng khoác y ngoài, ôm bình bát 
hay mặc y trong, khi ăn, uống, nhai, nếm, khi đại tiểu 
tiện, khi đã đi, đã đứng, đã ngồi, đã nằm, đã thức, đã 
nói, và khi im láng...[Láp lại]. 


Lại nữa, này các vị Ty-kheo! Vi Tỳ-kheo quán chiếu 
về thân này từ chân lên đến đầu, từ tóc cho xuống, bao 
quanh bởi da, đầy những thứ bắt tịnh 

trong thân nhu: "tóc, lóng, móng, ráng, da, thit, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi, 
ruột dưới, ruột, bao tử, phán, mật, đàm, mủ, máu, mô 
hôi, mỡ, nước mắt, ghèn, nước miếng, nước mũi, dầu 
ở khớp, và nước tiểu.” 

Giống như một bao thực phẩm mở ra hai phía, chứa 
dày các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu, mè, gạo 
mịn. Một người có mắt mở cái bao ấy ra và quan sát, 
“Đây là gạo, lúa, đậu xanh, đậu, mè, gạo mịn.” Giống 
như vậy, vị Tỳ-kheo quán chiếu từ chân trở lên... [Lặp 
lại]. 


Lại nữa, này các vị Tỳ-kheo! Vị Tỳ-kheo quán chiều 
vé thân trên bất kỳ cử chỉ nào, liên quan dén các yêu tô 
như: "Dát, nước, gió và lửa.” 








giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới.” 

Như một người đồ té lành nghé hay người hoc việc 
của ông, ngôi trong một túp lều tại ngã tư đường, mó 
thịt một con bò và chia nó thành từng phần; cũng vậy, 
tỳ-kheo y chỉ giới quán sát thân này...... [Láp lai]. 


[Niệm thân: tử thi và các giai đoạn phân hủy] 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo so sánh chính thân 
này với một xác chết được thấy bị vất bỏ trong mộ địa, 
đã một ngày, đã hai ngày hay đã ba ngày, sình trương, 
bàm tím, và thối rữa. 

Vị ấy so sánh với thân này như sau: “Thân này, cũng 
vậy, cũng lệ thuộc pháp như vậy, cũng sẽ như vậy, 
không vượt khỏi được.”... [Láp lại]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bị 
vất bỏ trong mộ dia, bị qua ăn, diều hâu ăn, chim kên 
ria, chó, cáo, hay các loài côn trùng ăn, ria, vị ấy so 
sánh với thân này nhu sau: “Thân này, cũng vậy, cũng 
lệ thuộc pháp như v$y,..."... |Lặp lại]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bị 
vất bỏ trong mộ địa, một bộ xương dính thịt và máu, 
được nối với nhau bởi các sợi gân... một bộ xương 
không dính thịt mà dính máu, được nối với nhau bởi 
các sợi gân... một bộ xương, không dính thịt và máu, 
được nối với nhau bởi các sợi gân... 

một bộ xương rời rạc với các lóng xương rải rác 
khắp nơi, xương tay ở một nơi, xương chân ở nơi 
khác, xương gối ở chỗ khác, xương bắp đùi ở chỗ 
khác, xương mông ở chỗ khác, xương sống ở chỗ 
khác, xương sọ ở chỗ khác; vị ấy so sánh với thân này 
như sau: “Thân này, cũng vậy, cũng lệ thuộc pháp nhu 
vậy,...”... |Lặp lại]. 


Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bi 
vất bỏ trong mộ địa, xương thành màu trắng, màu vỏ 
ốc, xương hơn một năm chất lại, xương rã ra và thành 
bột, vị ây so sánh với thân này nhu sau: “Thân này, 
cüng váy, cüng lé thuóc pháp nhu váy,..."... [Làp lai]. 





fire, and wind." 

Just as a clever butcher or his apprentice would be 
seated in a hut at a place where four highways cross, 
having a slaughtered cow and dissecting it into 
separate parts; similarly a monk reflectively sees this 
body ... in terms of elements ... [Hefrain]. 


[Mindfulness of the body: a corpse and its stages 
of decay] 


Monks, further, a monk draws a parallel concerning 
this body itself with a body that could be seen cast 
away in the charnel ground, dead one day, two days or 
three days ago, bloated, turned blue and festering. 

He draws a parallel with this same body as: "This 
body, too, has the same nature, is liable to be like that, 
does not transcend that." ... [Refrain]. 


Monks, further, a monk, as he would see a body cast 
away in the charnel ground, being eaten by crows, 
hawks, vultures, dogs, foxes, or by numerous kinds of 
vermin, he draws a parallel with this same body as, 


"This body too has the same nature ...." ... [Refrain]. 


Monks, further, a monk, as he would see a body cast 
away in the charnel ground, a skeleton, with flesh and 
blood and connecting veins ... a skeleton without flesh, 
smeared with blood and connected with veins ... a 
Skeleton without flesh and blood connected by veins ... 

a disconnected skeleton with bones scattered 
everywhere, the hand bone in one location, the foot 
bone in another, the knee bone, in another, the thigh 
bone, in another, the hip bone in another, the back 
bone in another, and the skull in another location; he 
draws a parallel with this same body as, "This body too 
has the same nature ...." ... [Refrain]. 


Monks, further, a monk, as he would see a body cast 
away in a charnel ground, the bones become white, the 
colour of a conch shell, the bones over a year old 
heaped up, the bones rotten and becoming powder, he 
draws a parallel with this same body as, "This body too 


has the same nature ..." ... [Refrain]. 





Gióng nhu mót người đồ tễ lành nghề hay người học 
việc ngồi trong lều ở một nơi có bốn quốc lộ giao nhau, 
có một con bò bị giết thịt và xẻ ra từng miếng nhỏ; 
giống như vậy, vị Tỳ-kheo quán thân... liên quan đến 
các yếu tố... [Lặp lại]. 


[CHÁNH NIỆM VÉ THÂN: TỬ THỊ VÀ NHÜNG GIAI 
ĐOẠN HOẠI TỬ] 


Lại nữa, này các Ty-kheo! Vi Ty-kheo so sánh chính 
thân này với một thây chết bị vứt bó trong nghĩa trang 
một ngày, hai ngày hay ba ngày, rồi phinh lên, chuyển 
sang màu xanh và thối rữa. 

Vị áy so sánh thây chết ấy với chính cơ thể của mình 
như: “Thân này cũng có những đặc điểm như vậy, có 
thé bi như vậy và không thé khác đi được.”... [Láp lại]. 


Lại nữa, này các Ty-kheo! Khi vị Tỳ-kheo nhìn thấy 
thây chết bị vứt bỏ trong nghĩa trang, bị cắn rỉa bởi 
qua, diều hâu, chim kền kén, chó, cáo hay các loài côn 
trùng khác, vị ấy so sánh với thân này như: “Thân này 
cũng có đặc điểm như vậy... ”[Lặp lại]. 


Lại nữa, này các vi Ty-kheo! Khi vị Ty-kheo nhìn thấy 
thây chết bị vứt bỏ trong nghĩa địa, một bộ xương còn 
dính thịt và máu được nối với nhau bởi các sợi gân... 
một bộ xương trơ trọi không còn thịt, còn dính máu và 
được nối với nhau bởi các sợi gân... 

một bộ xương đã rã ra với các đốt xương vương vãi 
mọi nơi, xương tay một đường, xương chân một nẻo, 
xương đầu gối một nơi, xương bắp đùi ở một ngã, 
xương mông ở một nơi còn xương sống ở một nơi 
khác, hộp sọ thì ở một nơi khác nữa; vị ấy so sánh với 
thân này như: “Thân này cũng có đặc điểm giống như 

y..." [Làp lai]. 


Lại nữa, này các Ty-kheo! Khi vị Ty-kheo nhìn tháy 
mót thây chết vứt bỏ trong nghĩa địa, xương chuyên 
sang màu trắng, màu của vỏ óc, xương qua hơn một 
năm chất đống lại, xương thối rữa và thành bột, vị ấy 
so sánh với thân này như: “Thân này cũng có đặc điểm 
giống như vậy...” [Lặp lại]. 








[Niệm thọ] 


Này các tỳ-kheo, thế nào là một tỳ-kheo an trú, tuần 
quán thọ nơi tho? Ở đây, này các tỳ-kheo, ty-kheo khi 
cảm giác lạc thọ, biết rõ, 

“Tôi đang cảm giác lạc tho", khi cảm giác khó thọ, 
biết rõ, “Tôi đang cảm giác khổ thọ”, khi cảm giác phi 
khó phi lạc thọ, biết rõ, “Tôi đang cám giác phi khó phi 
lac tho"; khi cảm giác lạc tho thuộc nhục thé, biết rõ, 
“Tôi đang cảm giác lạc thọ thuộc nhục thể”, hay khi 
cảm giác lạc thọ không thuộc nhục thá,464 biết rõ, 

“Tôi đang cảm giác lạc thọ không thuộc nhục thể”, 
hay khi cảm giác khó thọ thuộc nhục thể, biết rõ, “Tôi 
đang cám giác khó thọ thuộc nhục thể”... không thuộc 
nhục thé... hay khi cảm giác phi khổ phi lạc thọ thuộc 
nhục thể, biết rõ, “Tôi đang cảm giác phi khổ phi lạc thọ 
thuộc nhục thể”... phi khổ phi lạc thọ không thuộc nhục 
thé... biết rõ, 

[Lặp lại, thay ‘thân’ bằng thọ]. 


[Niệm tâm] 


Này các ty-kheo, thế nào là tỳ-kheo an trú, tuần quán 
tâm trong tâm? Ở đây, tỳ-kheo tâm có tham biết rõ 
rằng, “Đây là tâm có tham”; tâm không tham, biết rõ 
răng, “Đây là tâm không tham”; 

[tương tự cho sân và cho sil; 

một tâm lược, biết rõ rằng, “Đây là một tâm lược”; 
tâm tán, biết rõ rằng, “Đây là tâm tán”; 

tâm đại hành, biết rõ rằng, “Đây là tâm đại hành”; tâm 
không đại hành, biết rõ rằng, “Đây là tâm không đại 
hành”; 

tâm vô thượng, biết rõ rằng, “Đây là tâm vô thượng”; 
tâm không vô thượng, biết rõ rằng, “Đây là tâm không 
vô thượng”; 

tâm định, biết rõ rằng, “Đây là tâm định” 
dinh, biết rõ rằng, “Đây là tâm không định”; 

tâm giải thoát, biết rõ rằng, “Đây là một tâm giải 


; tâm không 





[Mindfulness of feelings] 


Monks, how does a monk abide in respect of the 
feelings reflectively observing the feelings? Here, 
monks, a monk while experiencing a pleasant feeling 
wisely knows, 

"m experiencing a pleasant feeling", while 
experiencing a painful feeling wisely knows, "I'm 
experiencing a painful feeling", while experiencing a 
feeling neither unpleasant nor pleasant wisely knows, 
“Pm experiencing a feeling neither unpleasant nor 
pleasant’; while experiencing a pleasant feeling 
associated with material things he wisely knows "I'm 
experiencing a pleasant feeling associated with 
material things", or while experiencing a pleasant 


feeling not associated with material things 469 


knows 

“Pm experiencing a pleasant feeling not associated 
with material things", or while experiencing an 
unpleasant feeling associated with material things ... 
not associated with material things or while 
experiencing a feeling neither unpleasant nor pleasant 
associated with material things ... not associated with 
material things ... wisely knows ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with 'feelings?]. 


wisely 


[Mindfulness of the mind] 


Monks, how does a monk abide in respect of the 
mind reflectively observing the mind? Here, a monk 
wisely knows a (state of) mind having attachment as, “It 
is a mind having attachment"; or a mind freed from 
attachment he wisely knows as, "It is a mind freed from 
attachment; ... 

[likewise for hatred, and for delusion]; 

a mind that is cramped he wisely knows as “It is a 
mind that is cramped; or a mind that is scattered he 
wisely knows as, "It is a mind that is scattered"; 

or a mind that has become great (through meditative 
development) he wisely knows as, "It is a mind that has 
become great"; or a mind that has not become great he 
wisely knows as, "It is not a mind that has become 
great"; 

or a mind for which a superior mode is found he 


713 





[CHÁNH NIỆM VÈ CẢM THỌ] 


Này các Ty-kheo! Làm thế nào mà một vị Ty-kheo an 
trú khi quán cảm thọ trên cảm thọ? Ở đây, này các vị 
Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo khi trải qua cảm giác vui thì biết rõ, 

“Tôi đang trải qua cảm giác vui,” trong khi trải qua 
cảm giác dau khó thì biết rõ, “Tôi dang trải qua cảm 
giác đau khổ,” và khi trải qua cảm giác không khổ 
không vui thì biết rõ “Tôi đang trải qua cảm giác không 
khổ không vui;” khi trải qua cảm giác vui liên quan đến 
thân thể thì biết rõ, “tôi đang trải qua cảm giác vui liên 
quan đến thân thể,” hoặc khi trải qua cảm giác vui 
không liên quan đến thân thå10 thì biết rõ, 

“Tôi đang trải qua cảm giác vui không liên quan đến 
thân thể,” hoặc trải qua cảm giác khổ liên quan đến 
thân thé,... không liên quan đến thân thé... hoặc khi 
trải qua cảm giác không khó không vui liên quan đến 
thân thé... không liên quan đến thân thé... biết rõ.. 


[Lặp lại, thay thế “thân” bằng “thọ”. 


[CHÁNH NIỆM VÉ TÂM] 


Này các Ty-kheo! Làm thế nào mà vi Ty-kheo an trú 
khi quán tâm trên tâm? Ở đây, vị Tỳ-kheo biết rõ trạng 
thái của tâm tham như, “Đó là tâm có tham;” hoặc tâm 
không còn tham thì biết rõ như, “Đó là tâm đã hết 
tham";... 

[Giống như vậy đối với sân và si]; 

tâm bị ràng buộc thì biết rõ, “Tâm bị ràng buộc;” tâm 
bị tán loạn thì biết rõ, “Tâm bị tán loạn;” 

tâm trở nên cao thượng thì biết rõ, “Tâm trở nên cao 
thuong"; 

hoặc là tâm tối thượng thi biết rõ, “Tâm tối thượng;” 
hoặc tâm không tối thượng thì biết rõ, “Tâm không tối 
thượng;” 

hoặc tâm định tinh thì biết rõ, “Tâm định tinh;" hoặc 
tâm không định tinh thi biết rõ, “Tâm không định tĩnh;” 

hoặc tâm được giải thoát thì biết rõ, “Tâm được giải 








thoát”; tâm không giải thoát, biết rõ rằng, “Đây là tâm 
không giải thoát.” ... — 
[Lặp lại, thay ‘thân’ băng tâm ]. 


[Niệm pháp] 


Này các tỳ-kheo, thế nào là vị tỳ-kheo an trú tuần 
quán pháp y chỉ pháp? Ở đây, tỳ-kheo an trú tuần quán 
pháp y chi pháp, quán năm triền cái.469 Như thế 
nào...” 

Ở đây, này các tỳ-kheo, một tỳ-kheo nội tâm có dục 
tham, biết rõ rằng, “Nội tâm tôi có dục tham”; nội tâm 
không có dục tham, biết rõ rằng, “Nội tâm tôi không có 
dục tham”; và cũng biết rõ, như thế nào dục tham chưa 
sanh nay sanh, dục tham đã sanh nay đoạn; dục tham 
đã đoạn không sanh trở lại nữa.... 

[Cũng như vậy, biết rõ sân, hôn trầm-thụy miên, trao 
cử-truy hối, và nghĩ]... 

[Lặp lại, thay ‘thân’ bằng 'pháp7. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán 
pháp y chỉ pháp, quán năm thủ uån.466 Như thế 
nào... ? 

Ò đây, tỳ-kheo ấy an trú quán sát, “Đây là sắc, đây là 
sắc sanh, đây là sắc diệt.. 

[Cũng như vậy với thọ, tưởng, hành, thức].”... 

[Lặp lại, thay ‘thân’ bằng 'pháp']. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán 





wisely knows as, "It is a mind for which a superior 
mode is found"; or a mind for which no superior mode 
is found he wisely knows as, "It is a mind for which no 
superior mode is found"; 

or a composed mind he wisely knows as, “lt is a 
composed mind"; or a mind not composed he wisely 
knows as, "It is a mind not composed"; 

or a freed mind he wisely knows as, “lt is a freed 
mind"; or a mind not freed he wisely knows as, "It is a 
mind not freed." ... 

[Refrain, replacing 'body' with 'mind']. 


[Mindfulness of reality-patterns] 


Monks, how does a monk abide in respect of reality- 
patterns reflectively observing reality- patterns? Here, a 
monk abides in respect of reality-patterns reflectively 
observing reality-patterns with regard to the five 


hindrances. 464 And how ...? 

Here, monks, a monk having sensual desire within 
wisely knows, "There is within me sensual desire", or 
not having sensual desire within he wisely knows, 
"There is no sensual desire within me"; and he also 
wisely knows how sensual desire that has not arisen is 
likely to arise, as well as how sensual desire that has 
arisen is likely to be abandoned, and how abandoned 
sensual desire is likely not to arise again. ... 

[In the same way he wisely knows about the other 
four hindrances: ill-will, dullness and lethargy, 
restlessness and worry, and vacillation]. ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with ‘reality-patterns’]. 


Further, monks, a monk abides in respect of reality- 
patterns reflectively observing reality- patterns with 
regard to the five  grasped-at categories of 


existence.^99 And how ...? 

Here, the monk abides observing, "This is material 
form, this is the arising of material form, this is the 
ending of material form. ... 

[Likewise for feeling, for perception, 
activities, for consciousness]." ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with 'reality-patterns?]. 


for volitional 


Further monks, a monk abides in respect of reality- 
714 





thoát;” hoặc tâm không được giải thoát thì biết rõ, “Tâm 
không được giải thoát.”... — 
[Lặp lại, thay thê “thân” bằng “tâm”]. 


[CHÁNH NIỆM VÈ CÁC PHÁP] 


Này các Ty-kheo! Bằng cách nào mà vị Tỳ-kheo an 
trú khi quán pháp trên pháp? Ở đây, vị Tỳ-kheo an trú 
khi quán pháp trên pháp, liên quan đến năm điều 
chướng ngại (năm trói buộc) Í 1 Bằng cách nào...? 

Ở đây, này các vị Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo có tham dục 
trong tâm thì biết rõ, “Có tham dục trong tám," hoặc 
không có tham dục trong tâm thì biết rõ, “Không có 
tham dục trong tâm;” và vị ấy cũng biết rõ cách mà 
tham dục chưa sanh có thể sanh, cũng giống như cách 
mà tham dục đã sanh thì có khả năng đoạn diệt, và 
cách mà tham dục đã tận diệt có thể không phát sinh 
trở lại... 

[Bằng cách giống như vậy, vị ấy biết rõ về bốn trói 
buộc khác: sân, hôn tràm-thuy miên, trao hối và nghi... 


_ [Lặp lại, thay thế “thân” bằng "pháp']. 


Lại nữa, này các Ty-kheo! Vi Ty-kheo an trú khi quán 
pháp trên pháp, liên quan đến năm điều chấp chặt về 
sự tồn tại (năm thủ uán). Bằng cách nào...? 

Ò đây vị Tỳ-kheo ây an trú khi quán chiếu, “Đây là 
sắc uán, đây là sự sinh khởi của sắc uân, đây là sự tận 
diệt của sắc uán.. 

[Giống như vậy đối với thọ, tưởng, hành và thức].”. 

[Lặp lại, thay thế “thân” bằng “pháp ']. 


Lại nữa, này các vị Tỳ-kheol Vị Tỳ-kheo an trú quán 








pháp y chỉ pháp, quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Như 
thế nào...? 

Ở đây, tỳ-kheo biết rõ mắt, biết rõ các sắc; cũng biết 
rõ, kết (samyojana) nào sanh khởi do duyên hai pháp 
này. Biết rõ như thế nào kết chưa sanh nay sanh, như 
thế nào kết đã sanh nay đoạn, như thế nào kết đã đoạn 
nay không sanh khởi trở lại nữa.. 

[Cũng biết như vậy về tai và các tiếng, mũi và các 
hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các 


pháp].... . 
[Láp lại, thay 'thân' báng 'pháp ]. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, một tỳ-kheo an trú tuần 
quán phap y chỉ pháp, quán bảy giác chi. Như thé 
nào.. 

Ò lên này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trong khi nội tâm có 
niệm giác chi, biết rõ, “Nội tâm tôi có niệm giác chi": nội 
tâm không có niệm giác chi, biết rõ, “Nội tâm tôi không 
có niệm giác chi"; 

biết rõ như thế nào niệm giác chi chưa sanh nay 
sanh, nhu thé nào niệm giác chi đã sanh nay được tu 
tập viên mãn.... 

[Cũng vậy, biết rõ và các giác chi khác: trach pháp, 
tinh tán, hy, khinh an, dinh, và xả].... 

[Lặp lại, thay ‘thân’ bằng 'pháp']. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán 
pháp y chỉ pháp, quán bốn Thánh Đế. Và như thế 
nào...” 

Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo biết rõ như thật “Đây 
là khổ”, “Đây là khổ tập”, “Đây là khổ diệt, “Đây là Con 
đường đưa đến khó diệt.”... 

[Lặp lại, thay ‘thân’ bằng 'pháp7. 





patterns reflectively observing the reality-patterns with 
regard to the six internal and six external spheres of 
sense. And how ...? 

Here, monks, a monk wisely knows the eye, wisely 
knows visual forms, and whatever fetter occurs 
depending upon the two, that too, he wisely knows. He 
also wisely knows how a fetter that has not arisen is 
likely to arise, how a fetter that has arisen is likely to be 
abandoned, and how a fetter that has been abandoned 
is not likely to arise again. ... 

[He wisely knows in the same way about ear and 
sounds, nose and smells, tongue and tastes, body and 
tactile sensations, mind and mind objects]. ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with 'reality-patterns"]. 


Further monks, a monk abides in respect of reality- 
patterns reflectively observing the reality-patterns with 
regard to the seven factors of awakening. And how ...? 

Here, monks, a monk while the awakening factor of 
mindfulness is found within, wisely knows, "The 
awakening factor of mindfulness is there within me", or 
while the awakening factor of mindfulness is not found 
within, he wisely knows "The awakening factor of 
mindfulness is not there within me"; 

he also wisely knows how the awakening factor of 
mindfulness that has not arisen is likely to arise, as well 
as how it is likely that the awakening factor of 
mindfulness that has arisen becomes perfect through 
cultivation. ... 

[He wisely knows in the same way about the other 
factors of awakening: investigation of Dhamma, vigour, 
joy, tranquillity, meditative concentration and 
equanimity]. ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with ‘reality-patterns’]. 


Further, monks, a monk abides in respect of reality- 
patterns reflectively observing the reality-patterns with 
regard to the four Truths of the Noble Ones. And 
how...? 

Here, monks, a monk wisely knows as it has come to 
be “This is the painful”, “This is the origin of the painful”, 
“This is the cessation of the painful’, “This is the way 
leading to the cessation of the painful." ... 

[Refrain, replacing ‘body’ with 'reality-patterns ].' 


715 





pháp trén pháp, liên quan đến sáu nói ngoai xi. 12 
Báng cách nào...? 

Ó dày, này các vi Ty-kheo! Vi Ty-kheo biét ró con 
mắt, biết rõ các đối tượng nhận biết của mắt (sắc 
pháp), cũng biết rõ bát kỳ sự ràng buộc nào xảy ra do 
phụ thuộc vào hai pháp này. Vị ấy cũng biết rõ sự ràng 
buộc chưa sanh khởi thì có khả năng sinh khởi, cách 
sự ràng buộc đã sinh khởi thì có thể diệt tận, và cách 
mà sự ràng buộc đã diệt tận rồi có khả năng sinh khởi 
trở lại... 

[Vị ấy biết rõ như vậy đội với tai và âm thanh, mũi và 
hương, lưỡi và vị, thân và sự xúc chạm, ý và các đối 
thú của ý]... 

[Lặp lại, thay thế “thân” bằng "pháp". 


Lại nữa, này các vị Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo an trú khi 
quán pháp trên pháp liên quan đến bảy yếu tố tỉnh giác 
(thất yếu tố giác ngộ). Bằng cách nào... ? 

Ở đây, này các vị Ty-kheo! Vị Ty-kheo khi có yếu tố 
giác ngộ của chánh niệm trong tâm thì vị ấy biết rõ, 
“Yếu tố giác ngộ của chánh niệm tồn tại ở đó trong tâm 
tôi,” hoặc trong khi yếu tố giác ngộ của chánh niệm 
không có trong tâm thì vị ấy biết rõ, “Yếu tố giác ngộ 
của chánh niệm không tồn tại ở đó trong tâm tôi;” 

vị ấy cũng biết rõ cách mà yếu tố giác ngộ của chánh 
niệm chưa sanh khởi có thể sanh khởi, cũng như vậy vị 
ấy biết rõ cách mà yếu tố giác ngộ của chánh niệm đã 
sanh khởi thì trở nên hoàn thiện nhờ tu tập... 

[Giống như vậy, vị ấy biết rõ về các yếu tố giác ngộ 
khác: trạch pháp, tinh tán, hy, khinh an, định và xả] ."... 

[Lặp lại, thay thế “thân” bằng “pháp ]. 


Lại nữa, này các vị Ty-kheo! Vi Ty-kheo an trú khi 
quán chiếu pháp trên pháp, liên quan đến bốn chân lý 
thánh. Bằng cách nào... ? 

Ở đây, này các vị Ty-kheo! Vị Tỳ-kheo biết rõ như 
thật “Đây là khổ,” “Đây là nguyên nhân của khổ,” “Đây 
là khó diệt,” “Đây là con đường đưa đến khó diệt."... 


[Lặp lại, thay thế “thân” bằng “pháp ']. 








Satipatthana Sutta: Majjhima-nikaya 1.55—62, dịch 
Anh P.D.P. 


Niệm hoi thở (anapana-sati) 
Th.139 Niém hoi thó 


Đoạn này mô tả tu niệm thở vào ra (aànàpàna-sati), và 
về nhiều trạng thái khác nhau phát sinh từ đó, một cách 
chỉ tiết. 

Pháp tu này có mười sáu hành tướng, bón điều đầu 
tiên tu niệm thân (tương tự như trong đoạn *Th.138), 
bón điều tiếp theo tu niệm thọ, bón điều tiếp theo tu 
niệm tâm, và bón điêu cuối tu niệm pháp. 

Như với niệm trụ (satipatthàna), niệm hơi thở có thé 
được tu tập dé phát triển samatha, vipassanà, hoặc cả 
hai. 


Này các tỳ-kheo, niệm hơi thở vào ra được tu tập và 
hằng tu tập, sẽ dẫn đến quả lớn, công đức lớn. Khi 
niệm hơi thở được tu tập và hằng tu tập, bốn niệm trụ 
được viên mãn. 

Khi bốn niệm trụ được tu tập và hằng tu tập, bảy giác 
chi được viên mãn. Khi bảy giác chỉ được tu tập và 
hằng tu tập, minh và giải thoát được viên mãn. 

Này các tỳ-kheo, tu tập nhu thé nào và hằng tu tập 
nhu thé nào, niệm hơi thở vào ra đưa đến quá lớn, 
công đức lớn? 


[Mười sáu hành tướng niệm hơi thở] 


Ở đây, này các ty-kheo, ty-kheo di dén khu rừng, 
dưới gốc cây, hay trong ngôi nhà trống, ngồi kiét-già.. 
Vị áy chánh niệm thở vô, và chánh niệm thở ra: 

(1) Thở vô dài, biết rõ, “Tôi thở vô dài”; thở ra dài, 
biết rõ ‘Tôi thở ra dài; (2) thở vô ngắn, biết rõ, “Tôi thở 





Satipatthana Sutta: Majjhima-nikaya 1.55—62, trans. 
P.D.P. 


Mindfulness of breathing (anapàna-sati) 
Th.139 Mindfulness of breathing 


This passage describes the practice of mindfulness 
(sati) of in-and-out breathing (änäpãäna), and of various 
states that arise from this, in some detail. 

It has sixteen modes, the first four of which develop 
mindfulness of the body (in the same way as in 
passage *Th.1368), the next four develop mindfulness of 
feelings, the next four develop mindfulness of the mind, 
and the last four develop mindfulness of reality- 
patterns. 

As with the satipatthanas, mindfulness of breathing 
can be cultivated to develop samatha, vipassana, or 
both. 


Monks, mindfulness of  in-and-out-breathing, 
developed and constantly practised, is productive of 
great fruits and great benefits. When it is developed 
and constantly practised, the four foundations of 
mindfulness get completed. 

When the four foundations of mindfulness are 
developed and constantly practised, the seven factors 
of awakening get completed. When the seven factors of 
awakening are developed and constantly practised, 
knowledge and emancipation get completed. 

Monks, developed in what manner and constantly 
practised in what manner, is mindfulness of in-and-out- 
breathing productive of great fruits and great benefits? 


[The sixteen modes of mindfulness of breathing] 


Here monks, a monk, gone to the forest, or to the foot 
of a tree, or to an empty house, sits in cross-legged 
posture. He breathes in mindfully and breathes out 
mindfully. 

(1) Breathing in long, he wisely knows, '| breathe in 


716 





(Kinh Niệm xứ: Kinh Trung bó |. 56-62, do P.D.P. 
dich tiéng Anh). 


CHÁNH NIÊM VÉ HƠI THỞ (ANAPANA-SATI) 
Th.139 Chánh niệm về hơi thở 


Đoạn kinh này mô tả việc tu tập chánh niệm (sati) vé 
hơi thở ra vào (änäpãna), và về những trạng thái khác 
nhau sanh khởi từ việc thực tập này một cách khá chi 
tiệt. 

Pháp tu này gồm mười sáu phương thức khác nhau 
mà bón phuong thức đầu tập trung vé chánh niệm thân 
(giống như cách được mô tả trong đoạn *Th.138), bón 
phương thức tiếp theo tập trung vào chánh niệm thọ, 
bốn phương thức tiếp theo tập trung vào chánh niệm 
tâm và bón phương thức cuối cùng tập trung vào chánh 
niệm pháp. 

Giống như với các niệm khác, tu tập quán niệm vé 
hơi thở có thể phát triển định (samatha) và tuệ 
(vipassanà), hoặc cả hai. 


Này các Tỳ-kheol Chánh niệm về hơi thở ra vào 
được phát triển và thực tập thường xuyên mang lại kết 
quả tốt và lợi ích rất lớn. Khi phương pháp này được 
phát triển và thực tập thường xuyên thì bốn nền tảng 
chánh niệm được hoàn thiện. 

Khi bốn nền tảng của chánh niệm được phát triển và 
thực tập thường xuyên thì bảy yếu tố giác ngộ được 
hoàn thiện. Khi bảy chi phần được phát triển và thực 
tập thường xuyên thì trí tuệ và sự giải thoát được hoàn 
thiện. 

Này các vị Ty-kheo! Chánh niém vé hoi thó vào ra 
duoc phát trién báng cách nào và thuc hành thường 
xuyên như thế nào mới có khả năng mang lại kết quả 
tốt và lợi ích lớn? 


SÁU PHƯƠNG THỨC CHÁNH NIỆM VÉ HƠI THỞ 


Ở đây, này các Ty-kheo! Vi Tỳ-kheo đi vào rừng, 
hoặc đến dưới gốc cây, hoặc vào nhà một ngôi nhà 
trồng, ngồi trong tư thế kiết già. Vị ấy chánh niệm thở 
vào thở ra. 


(1) Thở vào dài, vị ấy biết “Tôi thở vào dài;” thở ra 








vô ngắn; thở ra ngắn, biết rõ, “Tôi thở ra ngắn.' (3) Vị 
ây tu tập, Cảm nghiệm toàn thân, tôi thở vô; cám 
nghiệm toàn thân, tôi thở ra.' (4) “Thân hành an tinh, tôi 
sẽ thở vô; thân hành an tĩnh, tôi sẽ thở ra.'467 


(5) Vị Ấy tu tập: 'Cảm thọ hy, tôi sẽ thở vô’; 'cảm thọ 
hỷ, tôi sẽ thở ra; (6) 'cảm thọ lac,468 tôi sẽ thở vô’; 
'cảm thọ lạc, tôi sẽ thở ra; (7) cảm nghiệm tâm 
hành,469 tôi sẽ thở vô’; cảm nghiệm tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”; (8) tâm hành an tịnh, tôi sẽ thở vô; ‘tâm hành 
an tịnh, tôi sẽ thở ra”; 


(9) cảm nghiệm tâm, tôi sẽ thở vô; 'cảm nghiệm 
tâm, tôi sẽ thở ra”; (10) 'tâm đại hỷ, tôi sẽ thở vô; tâm 
dai hy, tôi sẽ thở ra; (11) ‘tâm định tinh470, tôi sẽ thở 
vô”; tâm dinh tinh, tôi sẽ thở ra; (12) ‘tâm giải thoát, tôi 
sẽ thở vô’; tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra’; 


(13) quán vô thường, tôi sẽ thở vô; ‘quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”; (14) ‘quán ly tham, tôi sẽ thở vô’; 
‘quán ly tham, tôi sẽ thở ra; (15) ‘quán tịch diệt, tôi sẽ 

ô; quán tịch diệt, tôi sẽ thở ra; (16) ‘quán xuất ly, 


thở vô; 
tôi sẽ thở vô’; ‘quán xuát ly, tôi sẽ thở ra. 


[Các hành tướng của niệm hơi thở và niệm trụ] 


Niệm hơi thở vào ra được tu tập và hàng tu tập như 





long; breathing out long, he wisely knows, '| breathe 
out long; (2) breathing in short, he wisely knows, 'l 
breathe in short; breathing out short, he wisely knows, 
1 breathe out short? (3) He trains, 'reflectively 
experiencing the entire body, | breathe in; reflectively 
experiencing the entire body, | breathe out. (4) He 
trains, ‘Calming the bodily activity, | will breathe in; 


calming the bodily activity, | will breathe out.’ 466 


(5) He trains [in each of the following ways], 
'reflectively experiencing joy, | will breathe in; 
'reflectively experiencing joy, | will breathe out; (6) 


'reflectively experiencing easeful pleasure, 467 | will 
breathe in”; 'reflectively experiencing easeful pleasure, ! 
will breathe out; (7) 'reflectively experiencing the 


activity of mind, 468 | will breathe in; 'reflectively 
experiencing the activity of mind, I will breathe out’; (8) 
‘calming the activity of mind, | will breathe in’; ‘calming 
the activity of mind, I will breathe out; 


(9) 'reflectively experiencing the mind, I will breathe 
in; 'reflectively experiencing the mind, | will breathe 
out; (10) 'increasingly gladdening the mind, | will 
breathe in; 'increasingly gladdening the mind, | will 


breathe out; (11) 'composing 469 the mind, | will 
breathe in; ‘composing the mind l, will breathe out; 
(12) ‘releasing the mind, I will breathe in”; ‘releasing the 
mind, | will breathe out; 


(13) 'reflectively observing impermanence, | will 
breathe in”; reflectively observing impermanence, I will 
breathe | out; (14)  'reflectively observing non- 
attachment, | will breathe in'; 'reflectively observing 
non-attachment, | will breathe out; (15) 'reflectively 
observing cessation, | will breathe in'; 'reflectively 
observing cessation, | will breathe ouf; (16) 'reflectively 
observing relinquishment, | will breath in; 'reflectively 
observing relinquishment, I will breathe out.’ 


[The modes and their related foundation of 
mindfulness] 


Mindfulness of in-and-out-breathing developed and 


717 





dài, vị ấy biết “Tôi thở ra dài;” (2) thở vào ngắn, vi ấy 
biết “Tôi thở vào ngắn;” thở ra ngắn, vị ấy biết “Tôi thở 
ra ngắn.” (3) Vị ấy thực tập, “Cảm nhận về toàn thân, 
tôi thở vào; cảm nhận vé toàn thân, tôi thở ra." (4) Vị áy 
thực tập, “Định tĩnh hoạt động của thân, tôi sẽ thở vào; 
định tĩnh hoặc động của thân, tôi thở ra." 3 


(5) Vị Ấy thực tập [bằng một trong các cách sau], 
“Cảm nhận hỷ, tôi sẽ thở vào;” “Cảm nhận hỷ, tôi thở 
ra.” (6) “Cảm nhận vui,14 tôi sẽ thở vào;” “Cảm nhận 
vui, tôi sẽ thở ra;” (7) “Cảm nhận vé hoạt động của tâm, 
tôi sẽ thở vào,” “cảm nhận về hoạt động của tâm 15, tôi 
sẽ thở ra;” (8) “Định tĩnh hoặc động của tâm, tôi sẽ thở 
vào;" “Định tính hoạt động của tâm, tôi sẽ thở ra"; 


(9) “Cảm nhận tâm, tôi sẽ thở vào;” “Cảm nhận tâm, 
tôi sẽ thở ra;” (10) “Làm tâm vui vẻ và hạnh phúc, tôi sẽ 
thở vào;” “Làm tâm vui vẻ và hạnh phúc, tôi sẽ thở ra;” 
(11) “Định tĩnh tâm, !Ổ tôi sẽ thở vào;” “Định tĩnh tâm, 
tôi sẽ thở ra;” (12) “Giải thoát tâm, tôi sẽ thở vào;” “Giải 
thoát tâm, tôi sẽ thở ra”; 


(13) “Quán vô thường, tôi sẽ thở vào; “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra;” (14) “Quán không tham, tôi sẽ 
thở vào;” “Quán không tham, tôi sẽ thở ra;” (15) “Quán 
diệt tận, tôi sẽ thở vào;” “Quán diệt tận, tôi sé thở ra;” 
(16) “Quán buông xả, tôi sẽ thở vào;” “Quán buông xả, 
tôi sẽ thở ra”. 


CÁC PHƯƠNG THÚC VÀ NÊN TẢNG LIÊN QUAN 
CỦA CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm về hơi thở vào ra phát triển và thực 








vậy, dẫn đến quả lớn, công đức lớn. 


Này các ty-kheo, tu tập và hằng tu tập như thế nào, 
niệm hơi thở làm cho viên mãn bốn niệm trụ? Này các 
tỳ-kheo, bất cứ khi nào, tỳ-kheo... [hành tướng 1-4 ở 
trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, chánh tri chánh niệm, chế ngự tham 
ưu ở đời. 

Ta nói rằng thở vô và thở ra là hành khác của thân 
trong các thân. Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, 
ty-kheo an trú tuần quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. 


Này các tỳ-kheo, bất cứ khi nào, tỳ-kheo tu tập... 
[như 5-8 ở trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần 
quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm... Ta nói rằng chuyên chú 
vào thở vô và thở ra là hành khác của thọ trong các 
thọ. 

Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, vị tỳ-kheo an 
trú tuần quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm... 


Này các tỳ-kheo, bất cứ khi nào, tỳ-kheo tu tập... 
[như 9-12 ở trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần 
quán tâm trong tâm, nhiệt tâm... Này các tỳ-kheo, Ta 
không nói rằng thở vô và thở ra cho những ai thất 
niệm, và cho những ai không chánh tri. 

Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ-kheo an trú 
tuần quán tâm trong tâm, nhiệt tâm... 


Này các tỳ-kheo, khi một ty-kheo tu tập... [nhu 13-16 
ở trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ây an trú tuần quán pháp y 
pháp, nhiệt tâm... Sau khi bằng chánh trí mà thấy đoạn 
trừ tham ưu, vị ấy là người khéo nội tâm quán sát bình 
đẳng (xà).471 

Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ-kheo an trú 





constantly practised in this manner is productive of 
great fruits and great benefits. 


Monks, developed and constantly practised in what 
manner does in-and-out breathing complete the four 
foundations of mindfulness? Monks, at whatever time, 
a monk ... [does 1—4 above ] ... at that time a monk 
abides in respect of the body, observing the body, 
possessed of effort, clearly comprehending, and 
mindful, removing intense desire for and unhappiness 
with the world. 

| say that in-breaths and out-breaths are certain 
activities in bodies. Therefore, monks at such time, a 
monk abides in respect of the body, reflectively 
observing the body, possessed of effort, clearly 
comprehending, and mindful, removing intense desire 
for and unhappiness with the world. 


Monks, at whatever time a monk trains ... [as in 5-8 
above] ... at that time a monk abides in respect of 
feelings, reflectively observing feelings, possessed of 
effort ... | say that close attention to the in-breaths and 
the out-breaths is an activity (that occurs) in relation to 
feelings. 

Therefore, monks, at such time, a monk abides in 
respect of feelings, reflectively observing feelings, 
possessed of effort ... 


Monks, at whatever time a monk trains ... [as in 9—12 
above] ... at that time a monk abides in respect of 
mind, reflectively observing mind, possessed of effort 
.. Monks, I do not speak of in and out breathing to the 
person whose mindfulness is lost, and to him, who is 
lacking in clear comprehension. 

Therefore, monks, at that time a monk abides in 
respect of mind, reflectively observing mind, possessed 
of effort ... 


Monks, when a monk trains ... [as in 13—16 above] ... 
at that time a monk abides in respect of reality-patterns 
reflectively observing reality-patterns, possessed of 
effort ... Having seen with wisdom the abandoning of 
intense desire and unhappiness, he is one who closely 


looks on with equanimity.270 


718 





hành thường xuyên theo cách này sẽ mang lại những 
kết quả tôt và những lợi ích lớn. 


Này các Tỳ-kheo! Hơi thở vào ra được phát triển và 
thực tập như thế nào để hoàn thiện bốn nền tảng của 
chánh niệm? Này các Ty-kheo! Ở bát kỳ thời điểm nào, 
vị Tỳ-kheo... [thực tập từ 1 đến 4 phương thức trên]... 
vào thời điểm đó, vị Tỳ-kheo an trú khi quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, chánh trí, chánh niệm, trừ bỏ được 
tham lam và sự bát hạnh đối với thé gian. 


Này các vi Ty-kheo! Vào bát kỳ thời điểm nào vi Ty- 
kheo thực tập... [nhu theo phương thức 5 - 8 ở trên]... 
vào thời điểm đó, vị Tỳ-kheo an trú khi quán thọ trên 
thọ, nhiệt tâm, chánh trí... Tôi nói rằng chuyên tâm vào 
hơi thở vào ra là hoạt động (diễn ra) liên quan đến cảm 
thọ. 

Do vậy, này các vị Tỳ-kheo, vào thời điểm như vậy, vị 
Tỳ-kheo an trú khi quán thọ trên thọ và, nhiệt tâm... 


Này các Tỳ-kheol Vào bất kỳ thời điểm nào vị Tỳ- 
kheo thực tập... [như theo phương thức 9-12 ở trên]... 
vào thời điểm đó, vị Tỳ-kheo an trú khi quán tâm trên 
tâm, nhiệt tâm... Này các vị Ty-kheo! Tôi không nói về 
việc thở vào thở ra với những ai bị mát chánh niệm, và 
với những ai thiếu chánh trí. 

Do vậy, này các vị Tỳ-kheo, vào thời điểm như vậy, vị 
Tỳ-kheo an trú trong tâm, lần lượt quá thọ quán tâm, 
nhiệt tâm... 


Này các vi Ty-kheo! Vào bát kỳ thời điểm nào vi Ty- 
kheo thuc tập... [nhu theo phuong thức 13 - 16 ở 
trén]... vào thói diém dó, vi Ty-kheo an trü khi quán 
pháp trên pháp, nhiệt tâm... Khi nhìn thấy duoc sự 
đoạn trừ được tham dục và ưu não bằng tuệ giác, vị ấy 


là người quan sát gần với tâm bình thản. l 7 








tuần quán pháp y chỉ pháp, nhiệt tâm... 


Này các tỳ-kheo, khi niệm hơi thở được tu tập và 
hãng tu tập nhu vậy, thì bón niệm trụ được viên mãn. 


[Bốn niệm trụ và các giác chỉ] 


Này các tỳ-kheo, bốn niệm trụ được tu tập như thế 
nào khién cho viên mãn bảy giác chi? 


Bất cứ khi nào, tỳ-kheo trú tuần quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở 
đời, niệm của vị ấy được an trú và không bị thất niệm. 

Bất cứ khi nào tỳ-kheo an trú không thất niệm, khi ấy 
tu tập niệm giác chi. Báy giờ, với ty-kheo ấy, niệm giác 
chi được tu tập viên mãn. 


An trú chánh niệm như vậy, tỳ-kheo bằng trí tuệ mà 
tư trạch pháp, tư sát pháp, thám sát pháp. Bát cứ khi 
nào tỳ-kheo theo an trú chánh niệm như vậy, bằng trí 
tuệ, tư trạch pháp...bấy giờ tỳ-kheo ấy phát khởi trạch 
pháp giác chỉ. 

Trong khi ấy, ty-kheo ấy tu tập trạch pháp giác chi và 
với vị tỳ-kheo ấy, trạch pháp giác chỉ được tu tập viên 
mãn. 


Tỳ-kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, tư sát pháp, 
thám sát pháp, và bắt đầu khởi tinh tấn không lùi sụt. 
Bất cứ khi nào, này các tỳ-kheo, với vị tỳ-kheo bằng trí 
tuệ mà tư trach pháp, tư sát pháp, thám sát pháp, phát 
khói tinh tán khóng lüi sut, thi trong khi áy, ty-kheo áy 
phát khói tinh tán giác chi. 

Ty-kheo tu táp tinh tán giác chi và vói ty-kheo áy, tinh 
tán giác chi được tu tập viên mãn. 





Therefore, monks, at such time, a monk abides in 
respect of reality-patterns, reflectively observing reality- 
patterns, possessed of effort ... 


Monks, when mindfulness of in-and-out-breathing is 
developed and constantly practised in this manner, the 
four foundations of mindfulness become complete. 


[The foundations of mindfulness develop the 
factors of awakening] 


Monks, developed and constantly practised in what 
manner do the four foundations of mindfulness 
complete the seven factors of awakening? 


At whatever time a monk abides in respect of the 
body, reflectively observing the body, possessed of 
effort, clearly comprehending, and mindful, removing 
intense desire for and unhappiness with the world, his 
mindfulness becomes closely established and it is not 
lost. 

At whatever time mindfulness becomes closely 
established and is not lost for a monk, at that time a 
monk develops the awakening factor of mindfulness. At 
that time for a monk the awakening factor of 
mindfulness becomes complete through development. 


He, in this way, abiding mindfully investigates that 
state with wisdom, examines it, and enquires into it. At 
whatever time a monk in this way abiding mindfully 
investigates a state with wisdom ... a monk has 
ventured into the awakening factor of investigation of 
Dhamma. 

At that time a monk develops the awakening factor of 
investigation of Dhamma and for a monk it becomes 
complete through development. 


He who investigates a state with wisdom, examines 
it, and enquires into it, ventures into unshaken vigour. 
At whatever time monks, for a monk who investigates, 
examines and enquires into that state, there is 
venturing into unshaken vigour, at that time a monk has 
ventured into the awakening factor of vigour. 

A monk develops at that time the awakening factor of 
vigour and it becomes complete for him through 


719 





Do váy, này các vi Ty-kheo, vào thói diém nhu váy, vi 
Ty-kheo an trü khi quán pháp trén pháp, nhiét tàm... 


Này các Ty-kheo, khi chánh niém vé hoi thó vào ra 
duoc phát triển và thực tập thường xuyên theo cách 
này thì bốn nền tảng của chánh niệm được trọn vẹn. 


CÁC NÉN TẢNG CHÁNH NIỆM PHÁT TRIÉN BẢY 
YÉU TÓ GIÁC NGỘ 


Này các Tỳ-kheo, phát triển và thực hành thường 
xuyên bón nên tảng chánh niệm theo cách như vậy thi 
hoàn thiện được bảy yêu tô giác ngộ không? 


Vào bất kỳ thời điểm nào, vị Tỳ-kheo an trú thân, 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, chánh trí và chánh 
niệm, đoạn trừ tham dục và ưu não với thế gian, tâm 
chánh niệm của vị ấy được an tịnh và không bị lạc mắt. 

Vào bát kỳ thời điểm nào mà chánh niệm an trụ và 
không bị lạc mắt đối với một vị Tỳ-kheo thì thời điểm 
đó, vị Tỳ-kheo ấy phát triển yếu tố giác ngộ của chánh 
niệm. Vào thời điểm đó đối với một vị Tỳ-kheo, yếu tố 
giác ngộ của chánh niệm được hoàn thiện nhờ vào sự 
thực tập. 


Bằng cách như vậy, vị ấy an trú chánh niệm, bằng trí 
tuệ, vị ấy soi xét tỉ mi, xem xét và quán sát nó. Vào bát 
ky thời diém nào vi áy an trü chánh niém, bằng trí tuệ, 
vị ấy soi xét ti mi... lúc bấy giờ vị ấy đã phát khởi yếu tố 
giác ngộ của trạch pháp. 

Vào lúc ấy, vị Ty-kheo tu tập yếu tố giác ngộ của 
trạch pháp và đối với vị ấy nó trở nên hoàn thiện nhờ 
vào việc †u tập. 


Bằng trí tuệ, vị ấy khảo sát, xem xét và quán sát 
trạng thái đó rồi phát khởi nỗ lực không lay động. Vào 
bát ky thói diém nào vi áy kháo sát, xem xét và quán 
sát nó, phát khởi nỗ lực không lay động, vị ấy phát khởi 
yếu tố giác ngộ của tinh tấn. 

Vào lúc ây, vi Ty-kheo tu tập yếu tố giác ngộ của tinh 
tấn và đối với vị ấy trở nên hoàn thiện nhờ sự tu tập. 








Với người phát khởi tinh tán, thì cũng phát khởi tâm 
hỷ. Này các tỳ-kheo, bất cứ khi nào tỳ- kheo phát khởi 
tinh tấn, cũng phát khởi tâm hy, bấy giờ, vị ấy phát khởi 
hỷ giác chỉ. 

Trong khi ấy, tỳ-kheo ấy tu tập hy giác chi và với vị ấy 
hy giác chi được tu tập viên mãn. 


Với người được hoan hỷ, cả thân và tâm đều có 
khinh an. Bất cứ khi nào cả thân và tâm đều được 
khinh an, tỳ-kheo phát khởi khinh an giác chỉ. 

Trong khi ấy, tỳ-kheo ấy tu tập khinh an giác chi và 
với tỳ-kheo ấy khinh an giác chi được tu tập viên mãn. 


Với người có khinh an, tâm lạc nhập định. Bất cứ khi 
nào tỳ-kheo có khinh an nhập định với tâm lạc, khi ấy 
tỳ-kheo ấy phát khởi định giác chỉ. 

Trong khi ấy, tỳ-kheo ấy tu tập định giác chỉ và với tỳ- 
kheo ấy dinh giác chi được tu tập viên mãn. 


Với tâm định như vậy, tỳ-kheo ấy là người khéo quán 
sát với nội tâm bình đẳng (xả). Bất cứ khi nào tỳ-kheo 
khéo quán sát với nội tâm bình đẳng (xả) như vậy, thì 
với vị ấy, có sự bắt đầu khởi lên xả giác chỉ. 

Trong khi ấy, vi tỳ-kheo ấy tu tập xả giác chi và nó 
được viên mãn, vị ấy nhờ tu tập. 


[Những điều trên được lặp lại cho trường hợp người 
quán thọ, tâm, và pháp.] 


Khi bốn niệm trụ được tu tập như vậy, bảy giác chỉ 
được viên mãn. 





development. 


For the person who has ventured into vigour arises 
joy unconnected with material things. Monks, at 
whatever time for a monk who has ventured into vigour, 
arises joy unconnected with material things, at that time 
he has ventured into the awakening factor of joy. 

At that time a monk develops the awakening factor of 
joy and it becomes complete for him through 
development. 


For the person who is joyful, both the body and the 
mind are calmed. At whatever time both the mind and 
body of a monk are calmed, a monk ventures into the 
awakening factor of tranquillity. 

At that time a monk develops the awakening factor of 
tranquillity and it becomes complete for him through 
development. 


The mind of whom the entire person is tranquil and is 
at ease, becomes composed. At whatever time the 
mind of the monk whose entire person is tranquil and 
who is at ease, becomes composed, a monk has 
ventured into the awakening factor of meditative 
concentration. 

At that time a monk develops the awakening factor of 
meditative concentration and it becomes complete for 
him through development. 


He closely watches with equanimity the mind that has 
been so composed. At whatever time a monk closely 
watches with equanimity the mind that has been so 
composed, for him, there is venturing into the 
awakening factor of equanimity. 

At that time he develops the awakening factor of 
equanimity and it becomes complete through 
development. 


[The above is then repeated for the situation of one 
reflectively observing feelings, the mind, then reality- 
patterns.] 


When the four foundations of mindfulness are 
developed in this manner the seven factors of 
awakening become complete. 


720 





Đối với người tinh tán phát khởi thì cũng phát khởi 
tâm hỷ mà không liên quan đến các yêu tố vật chất. 
Này các Tỳ-kheo, vào bất kỳ thời điểm nào, vị Tỳ-kheo 
phát khởi tỉnh tấn và tâm hỷ như vậy thì vị ấy phát khởi 
yếu tố giác ngộ của hoan hy. 

Lúc đó, vị ây tu tập yếu tố giác ngộ của hoan hỷ và 
trở nên hoàn thiện nhờ vào sự tu tập ây. 


Đối với người phát khởi tâm hỷ, cả thân và tâm đều 
được khinh an. Vào bát kỳ thời điểm nào mà thân và 
tâm của họ đều được khinh an, vị Tỳ-kheo ấy phát khởi 
yếu tố giác ngộ của khinh an. 

Lúc đó, vị ấy tu tập yếu tố giác ngộ của khinh an và 
trở nên hoàn thiện nhờ vào sự tu tập ấy. 


Tâm của người khinh an và lạc tịnh trở nên an định. 
Vào bát kỳ lúc nào mà tâm của vi Tỳ-kheo có khinh an 
và lạc tịnh trở nên an định thì vị Tỳ-kheo ấy nhập vào 
yếu tố giác ngộ của định. 

Lúc đó, vị Tỳ-kheo tu tập yếu tó giác ngộ của định và 
trở nên hoàn thiện nhờ vào sự tu tập ấy. 


Vị ấy quán sát kỹ một cách bình đẳng (xả), với tâm 
an dinh. Vào bát kỳ lúc nào vị Tỳ-kheo quán sát kỹ một 
cách bình đẳng (xả), với tâm an định, vị ấy nhập vào 
yếu tố giác ngộ của buông xả. 

Lúc đó, vị ấy tu tập yếu tố giác ngộ của buông xả và 
trở nên hoàn thiện nhờ vào sự tu tập ấy. 


[Những yếu tố trên sau đó được lặp lại đối với trường 
hợp quán thọ, tâm và pháp.] 


Khi bốn nền tảng của chánh niệm được tu tập theo 
cách này thì bảy yêu tô giác ngộ cũng trở nên hoàn 
thiện. 








[Giác chi dẫn đến giải thoát] 


Này các ty-kheo, tu tập và hằng tu tập như thé nào 
thì bảy giác chi được làm cho sung mãn, khiến viên 
mãn minh và giải thoát? Ở đây, này các tỳ-kheo, ty- 
kheo tu tập niệm giác chỉ, y chỉ viên ly, y chỉ ly tham, y 
chỉ tịch diệt, hướng đến xuất ly;... 

[Cũng như vậy cho sáu giác chỉ kia.]... 

Bảy giác chi, được tu tập và hằng tu tập nhu vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, khiến viên mãn minh 
và giải thoát. 


Änãpãna-sati Sutta: Majjhima-nikäya 11.82—88, dịch 
Anh P.D.P. 


Thiền, thắng trí và vô sắc định 


Th.140 Bón thiền 


Tu chỉ (samatha) vận dụng niệm mãnh liệt tập trung 
vào những phẩm tánh như tâm từ hay quá trình thở để 
dinh chỉ năm trién cái và vi váy tu tập các trạng thái 
tâm định. 

Với các triền cái bị đình chỉ, tâm trở nên hỷ, lạc, định, 
và nhất tâm (tập trung), và do đó chứng nhập thiền thứ 
nhật. 

Từ cơ sở thiền thứ nhất sau đó tu tập thắng tiến đạt 
dân đến thiền thứ tư, trong đó tâm trở nên hết sức 
trong sáng và tinh lặng, giải thoát hoàn toàn, nhưng chỉ 
tam thời, những phiền não dù vi tế nhất, không bi che 
lắp và sẵn sàng cho tuệ quán giải thoát. 

Không có thiền nào có khả năng diệt tận phiền não, 
và đơn độc thì chỉ dẫn đến các cảnh giới tái sinh trường 
thọ và tương đối an lạc, nhưng. cuối cùng vẫn phải chết 
và mở ra những tái sinh khác tôi té hơn. 

Tuy nhiên, chúng làm suy yếu gốc rễ của các phiền 
não và làm cho tuệ dễ dàng đoạn trừ các phiền não 
hơn. Đề điều này xảy ra, cán phải loại trừ sự bám dính 
vào các trạng thái tuy vi tế của tâm những vẫn thuộc 
pháp hữu ví. 





[The factors of lead on 


emancipation] 


awakening to 


Monks, developed and constantly practised in what 
manner do the seven factors of awakening complete 
knowledge and emancipation? Here, monks, a monk 
develops the awakening factor of mindfulness 
supported by seclusion,  non-attachment, and 
cessation, turning towards relinquishment; ... 

[Likewise for each of the other six factors of 
awakening.] ... 

The seven factors of awakening, developed and 
constantly practised in this manner complete 
knowledge and emancipation. 


Ānāpāna-sati Sutta: Majjhima-nikāya 11.82—88, trans. 
P.D.P. 


Meditative absorptions, higher knowledges and 
formless attainments 


Th.140 The four meditative absorptions 


Samatha meditation uses strong mindfulness focused 
on such qualities as loving kindness or the process of 
breathing to suspend the five hindrances and so 
develop very concentrated, composed and calm states 
of mind. 

With the hindrances suspended, the mind can 
become joyful, happy, calm and focused, and thus 
enter the first of the four meditative absorptions 
((hanas). 

This can then be refined to reach up to the fourth 
meditative absorption, in which the mind is profoundly 
clear and calm, temporarily totally free of even the 
subtlest defilement, open and ready for liberating 
insights. 

None of the meditative absorptions themselves bring 
a final end to the defilements, and on their own they 
just lead to long-lasting and relatively peaceful rebirths, 
still subject to death and open to worse rebirths. 

They do, though, weaken the roots of the defilements 
and make it easier for insight to cut through them. For 
this to happen, attachment for even such subtle but 


721 





CÁC YÉU TŐ GIÁC NGỘ TIẾP TỤC ĐƯA ĐÉN GIẢI 
THOÁT 


Này các Tỳ-kheo, tu tập và tu tập thường xuyên theo 
cách nào mà bảy yếu tố giác ngộ hoàn thiện được sự 
giác ngộ và giải thoải? Ở đây, này các vị Tỳ-kheo, một 
vị Tỳ-kheo tu tập yếu tố giác ngộ của chánh niệm được 
hỗ trợ bởi viễn ly, ly tham, diệt tận, hướng đến buông 
Xà;. 

[Gióng như vậy đới với sáu yếu tố giác ngộ còn lại.] 

Bảy yếu tố giác ngộ được tu tập và thực tập thường 
xuyên như vậy thì có thể hoàn thiền được giác ngộ giải 
thoát. 


(Kinh Quán niệm hơi thở: Kinh Trung bộ II. 82-88, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 


CÁC CẢNH GIỚI THIÊN, THÁNG TRI VÀ ĐỊNH VÔ 
SÁC 


Th.140 Bốn cảnh giới thiền 


Thiên chỉ (Samatha) sử dụng chánh niệm cao độ dé 
tâp trung vào những đặc tánh nhu từ bi hoặc là quá 
trình thực tập hơi thở dé loai bỏ năm trói buộc và nhờ 
vậy phát trién được các trạng thái tâm chuyên chú, an 
định và bình thản. 

Khi các trói buộc đã loại trừ, tâm trở nên hỷ lạc, bình 
thản và chuyên nhất, và nhờ đó mà chứng được cảnh 
thiền thứ nhát (jhànas) (so thiên). 

Từ sơ thiền có thể tiếp tục tu tập dé thẳng tién đến 
cõi thiền thứ tư (tứ thiền) mà ở đó tâm trở nên tuyệt đối 
trong sáng, bình thản và tạm thời giải thoát hoàn toàn 
khỏi những ô nhiễm thậm chí là nhỏ nhất, không còn bị 
che láp và sẵn sàng đạt được tué giải thoát. 

không có cõi thiên nào mà tự nó có thể mang lại sự 
diệt tận cuối cùng đối với những nhiễm ô phiền não, và 
tự nó chỉ có khả năng đưa đến: sự tái sinh lâu dài và an 
lạc, nhưng vẫn phải chết và vẫn phải mở ra cho sự tái 
sinh tôi tệ hơn. 

Tuy vậy, chúng làm suy yếu gốc rễ của nhiễm ô 
phiên não, khiến cho tué giác dễ dàng đoạn trừ các góc 
rễ phiên não đó. Dé tiến trình này diễn ra, những thứ 








Đức Phật thành tựu giác ngộ sau khi nhớ đã đạt 
được thiền thứ nhát thời thơ trẻ của mình (xem *L.15), 
rồi sau đó vận dụng thiền này và những thiền khác làm 
nên tảng cho tuệ quán đó. 


(1) Vị ấy quán sát thấy tự thân đã xả ly năm triền cái, 
hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do tâm 
hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ 
sanh. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

Vị áy ly dục, ly ác pháp, chứng nhập và an trú thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. 

Vị ấy được thám nhuần, thám ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được thắm 
nhuàn bởi hy lạc do ly dục sanh. 


Ví như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử hầu 
tắm, sau khi rắc bột tắm vào chậu đồng, nhồi cục bột 
ấy với nước, bột tắm ấy được thám nhuàn nước vót, 
nhào trộn với nước ướt, thám ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. 

Cũng vậy, ty-kheo thám nhuàn, thám ướt, sung mãn, 
tràn đầy thân với hy lac do ly dục sanh, không một chó 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ấy thắm nhuàn... 


(2) Lại nữa, tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng nhập và an 
trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm; vị ấy thám 
nhuàn, tám ướt, làm cho sung mãn, tràn dày thán minh 
vói hy lac do dinh sanh, khóng mót chó nào trén toàn 
thân không được hy lạc do định sanh ấy thám nhuán. 





conditioned states needs to be abandoned. 

The Buddhas awakening came after remembering 
having attained the first meditative absorption in his 
youth (see *L.15), and then using this and the other 
meditative absorptions as a basis for such insight. 


(1) To him who observes himself when these five 
hindrances have been abandoned, gladness arises. To 
him who is gladdened, joy arises. The entire frame of 
him, having a joyful mind, becomes relaxed. With the 
entire frame being relaxed, he experiences easeful 
pleasure. The mind of him who is at ease becomes 
composed. 

He, secluded from sensual desires and secluded 
from unwholesome qualities, enters and abides in the 
first meditative absorption, which is comprised of the 
joy and easeful pleasure associated with mental 
application and examination, and is born of seclusion. 

And with this joy and easeful pleasure born of 
seclusion, he so suffuses, drenches, fills and irradiates 
his body that there is no spot in his entire body that is 
untouched by this joy and easeful pleasure born of 
seclusion. 


Just as a skilled bathman or his assistant, kneading 
the soap-powder which he has sprinkled with water, 
forms from it, in a metal dish, a soft lump, so that the 
ball of soap-powder becomes one oleaginous mass, 
bound with oil so that nothing escapes — 

so with this joy and easeful pleasure born of 
seclusion, this monk suffuses, drenches, fills and 
irradiates his body so that no spot remains untouched. 


(2) Again, a monk, with the stilling of mental 
application and examination, enters and abides in the 
second meditative absorption, which is comprised of 
the joy and easeful pleasure born from a composed, 
concentrated state, devoid of mental application and 
examination, bringing inner clarity, being a one-pointed 
state of mind; and with this joy and happiness born of 
meditative concentration he so suffuses his body that 
no spot remains untouched. 


722 





bám víu vào các trang thái duyén cánh thám chí là vi té 
cán được loại bỏ. 

Đức Phật chứng ngộ sau khi nhớ và chứng đạt được 
thiền thứ nhất thời còn trẻ (xem *L.15), và sau đó vận 
dụng thiên này và các cõi thiền như là nén tảng của sự 
tuệ giác như vậy. 


(1) Vị Ấy đã quán sát tự thân khi năm trói buộc này bị 
đoạn diệt, và niềm hân hoan sanh khởi. Nhờ hoan lạc 
mà hỷ tâm sanh khởi, nhờ tâm hoan hỷ mà vị ấy trở 
nên khinh an. Với tâm khinh an, vị ấy trải qua cảm giác 
hạnh phúc. Nhờ hạnh phúc mà tâm được an định. 

Vị ấy lia bỏ dục lạc, lia bỏ các pháp không thiện, 
chứng nhập và an trú trong sơ thiền, một trạng thái hỷ 
và lạc gắn liền với tầm và tư và xả ly. 

Với tâm hỷ và lạc sanh ra cùng với xả ly, vị ấy làm 
cho thám đẫm, làm ướt sũng, lắp đầy và soi sáng thân 
đến nỗi mà không một chỗ nào trên thân không được 
thám nhuàn bởi hy và lạc do xả ly sanh. 


(2) Lại nữa, một vị Tỳ-kheo mà diệt tầm và tứ thì 
chứng nhập và an trú trong cảnh thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ và lạc do định sanh ra, không còn tầm và 
tứ, mang lại sự sáng suót nói tai, nhát tàm; và vói tàm 
hy và lac do dinh sanh vi áy làm uót süng thân thé đến 
mức không còn chỗ nào trên thân mà không bị tác 
động. 








Ví như một hồ nước có mạch nước phun, không có 
dòng nước chảy vào từ phương đông, từ tây, bắc, hay 
nam, từ những nơi mà thần mưa làm mưa điều hòa 
thường xuyên, nhưng nước từ mạch nước trong hồ 
phun lên làm thám nhuàn, tám ướt, sung mãn, tràn đầy 
hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào 
của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thám 
nhuàn. 

Cũng vậy, vi ấy thám nhuàn, tám ướt, sung mãn, tràn 
dày thán minh vói hy lac do dinh sanh, khóng mót chó 
nào trén toàn thán khóng duoc hy lac do dinh sanh áy 
thám nhuán... 


(3) Lai nữa, ty-kheo ly hy, an trú xả, chánh niệm 
chánh tri, thân cảm giác lạc thọ mà các Thánh gọi là an 
trú lạc với xả và niệm, chứng nhập và an trú thiền thứ 
ba. 

Vị áy thám nhuàn, tám ướt, làm cho sung mãn tràn 
đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ 
ấy thám nhuàn. 


Ví nhu trong hồ sen có những sen xanh, hồng, hoặc 
trắng. Những bông sen ấy sanh trưởng trong nước, 
không vượt khỏi nước, được nuôi sống từ dưới đáy 
nước, từ đầu ngon cho đến góc rễ sen đều thám 
nhuàn, tâm ướt... nước mát lạnh áy. 

Cũng vậy, ty-kheo thám nhuàn, tám ướt, làm cho 
sung mán, tràn dày thán minh vói lac tho khóng có hy 
ấy, không một chó nào trên toàn thân không được lac 
thọ không có hy ấy thám nhuằn... 


(4) Lại nữa, tỳ-kheo, xả lạc, xả khổ, hỷ ưu trước đã 
diệt, chứng nhập và an trú thiền thứ tư, không khổ, 


không lạc, thanh tịnh bởi xả và niệm.472 

Tỳ-kheo ấy thám nhuàn toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thắm 
nhuàn. 





Just as a lake fed by a spring, with no inflow from 
east, west, north or south, where the rain-god sends 
moderate showers from time to time, the water welling 
up from below, mingling with cool water, would suffuse, 
fill and irradiate that cool water, so that no part of the 
pool was untouched by it so, 

with this joy and happiness born of concentration he 
So suffuses his body that no spot remains untouched. 


(3) Again, a monk, with non-attachment towards joy 
abides with equanimity, being mindful and with clear 
comprehension, he experiences happiness with the 
body and enters and abides in the third meditative 
absorption. 

(When in that state) the noble ones describe him by 
saying, “he is possessed of equanimity, he is mindful, a 
person abiding in happiness; and with this happiness 
devoid of joy he so suffuses his body that no spot 
remains untouched.' 


Just as if, in a pond of blue, red or white lotuses in 
which the flowers, born in the water, grown in the 
water, not growing out of the water, are fed from the 
water's depths, those blue, red or white lotuses, would 
be suffused ... with the cool water — 

So, with this happiness devoid of joy, the monk so 
suffuses his body that no spot remains untouched. ... 


(4) Again, a monk, having formerly given up pleasure 
and pain, with the disappearance of happiness and 
unhappiness remains ¡in the fourth meditative 
absorption, which is without any pleasant or painful 
(feeling and purified by equanimity and 
mindfulness.47 1 

And he sits suffusing his body with that mental purity 
and clarification so that no part of his body is 
untouched by it. 


723 





Gióng nhu cái hó có mach nuóc phun trào, khóng có 
nguồn nước từ đông, tây, bắc hoặc nam, nơi mà thỉnh 
thoảng có nguồn nước mưa rơi xuống, thì mạch nước 
tuôn trào làm thắm đẫm, làm ướt sũng, làm ngập tràn 
và soi sáng nguồn nước mát ấy làm cho không một 
chỗ nào trong hồ không được tác động bởi mạch nước 
mát lạnh áy. 

Cũng vậy, với tâm hỷ và lạc do định sanh, vị ấy có 
thể làm cho ướt sũng thân thể đến nỗi không có chỗ 
nào trên thân mà không được thám nhuần bởi dinh. 


(3) Lại nữa, một vị Tỳ-kheo với việc từ bỏ được tâm 
hỷ, an trú trong xả, chánh niệm và chánh trí, vị ấy cảm 
giác an lạc trên thân, thể nhập và an trú trong cảnh 
thiền thứ ba. 

(Khi ở trong trạng thái ấy) các vị Thánh mô tả vị ấy 
bằng cách nói rằng, “Vị ấy sở hữu xả, vị ấy chánh 
niệm, an trú trong lạc; và với tâm an lạc, không có hỷ, 
vị ấy làm thắm đẫm cơ thể đến mức mà không có chỗ 
nào trên thân mà không được thám nhuån bởi tâm lạc 
ây. 


Giống như trong một ao sen với đầy các loại sen 
xanh, sen đỏ và sen trắng mà ở đó các loài sen sanh 
trưởng trong nước, không ra khỏi mặt nước, được nuôi 
trồng từ dưới đáy nước, thì những hoa sanh xanh, đỏ, 
trắng này được làm cho ướt sũng... bởi dòng nước 
mát ấy. 

Cũng vậy, với lạc thọ không có hỷ, vị Tỳ-kheo có thể 
làm thắm đẫm cơ thể đến mức mà không có chỗ nào 
trên thân mà không được thám nhuán bởi tâm lạc áy. 


(4) Lại nữa, một vị Tỳ-kheo đã từng từ bỏ khó tho và 
lạc thọ, với sự biến mát của lạc và khó, vi ấy chứng 
nhập vào cảnh thiền thứ tư mà ở đó không còn có khó 


thọ và lạc thọ, và thanh tịnh bởi xả và niệm. 18 

Vị Ấy làm thám nhuần thân bằng sự thanh tịnh và 
trong sáng của tâm để không có chỗ nào trên cơ thể 
mà không bị tác động bởi tâm thanh tịnh và trong sáng 
ấy. 








Ví như một người ngồi, trùm đầu bằng tám vải tráng, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải 
trắng ấy che phủ. Cũng vậy, ty-kheo thám nhuàn toàn 
thân mình... 


Samafiria-phala Sutta: Digha-nikäya |.73—76, dịch 
Anh P.H., and P.D.P. 


Th.141 Tri, kiến và các tháng trí 


Đoạn này tiếp tục đoạn trên. Từ thiền thứ tư, vận 


dung tué thám sát có thé dẫn đến một loạt các thắng trí 


thân thông. 

Trong số những thần thông được liệt kê dưới đây, 
các số từ 3 đến 8 thường hình thành một nhóm được 
goi là sáu thông (abhifiñã), hoặc thắng trí, và các số 6 
đến 8 được gọi là ba minh (tevijä) được cho là đức 
Phật đã chứng đắc vào đêm giác ngộ (xem đoạn 
*L.15), cuối cùng trong só đó mang lại kinh nghiệm vé 
Niết-bàn của Ngài. 


Với tâm nhập định, biến tịnh, thuần khiết, không cấu 
ué, dứt lia tạp nhiễm, nhu nhuyén, thích ứng sử dụng, 
vững chắc, không dao động như vậy, vị ấy dẫn phát 
tâm, chuyên hướng tâm đến tri và kiến. Vị ấy liễu tri 
như vầy: 


(1) 'Thân có sắc này của ta, do bốn đại tạo thành, do 
cha mẹ sanh, được trưởng dưỡng bằng cơm cháo, là 
pháp vô thường, (cần được) xức dầu, xoa bóp, nhưng 
dễ hủy hoại, phân tán; thức này của ta y chỉ thân này 
trong đó và bị trói buộc trong đó..... 


(2) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, 
chuyển hướng tâm đến hóa hiện một thân khác do ý 
thành. Từ thân này một thân khác được hóa hiện, do ý 
thành, có sắc, có đầy đủ các chi thể lớn nhỏ, không 
khuyết một căn nào. Ví như một người rút một cọng lau 
ra khỏi vỏ... hay như một người rút thanh kiếm ra khỏi 
bao kiếm... 





Just as if a man were to sit wrapped from head to foot 
in a white garment, so that no part of him was 
untouched by that garment — so his body is suffused. 


Samafifia-phala Sutta: Digha-nikaya |.73—76, trans. 
P.H. and P.D.P. 


Th.141 Knowledge and vision and supernormal 
forms of knowing 


This passage continues from the above. From the 
fourth meditative absorption, the application of probing 
insight can lead to a variety of supernormal 
knowledges. 

Of the ones listed below, nos. 3 to 8 often form a 
group known as the six abhiññãs, or ‘higher 
knowledges, and nos. 6 to 8 are known as the tevijjas, 
or threefold knowledge’ that the Buddha is said to have 
attained on the night of his awakening (see passage 
*L.15), the last of them bringing his experience of 
nirvana. 


When the mind is thus composed, purified, bright, 
without blemish, the defilements removed, malleable, 
wieldy, steady and attained to imperturbability, he 
directs and inclines the mind to knowing and seeing. 
He wisely knows thus: 


(1) ‘This is the body of mine having form, comprised 
of the four great elements, having its origin from mother 
and father, growing with boiled rice and gruel, having 
the nature of being subject to impermanence, (needing 
to be) perfumed and massaged, getting broken up and 
scattered, and this is my consciousness which is 
attached and conjoined to it."... 


(2) When the mind is thus composed ... he directs 
and inclines the mind for the purpose of specially 
creating a mind-made body. From this (existing) body 
he specially creates another body having form, mind- 
made, having all the main and subsidiary parts, not 
lacking in any faculty. It is just as if a man were to draw 
out a reed from reed-grass ... or if a man were to draw 
out a sword from its sheath ... 


724 





Gióng nhu mót người ngồi trùm khăn trắng từ đầu 
đến chân dé không có chỗ nào trên cơ thể không được 
che phủ bởi tám khăn trắng áy. Cũng vậy, co thé vị áy 
thám nhuán bởi tâm thanh tịnh và trong sáng ấy. 


(Kinh Sa-món quả: Kinh Trường bó |. 73-76, do P.H. 
và P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.141 Tri thức, tuệ giác và các thắng trí 


Đoạn kinh này tiếp tục từ đoạn kinh trên. Từ cảnh 
thiền thứ tư, việc vận dung tué quán sát thì có thé đưa 
đến nhiều loại thắng trí siêu việt. 

Trong các loại thắng trí được liệt kê dưới đây, loại từ 
3 đến 6 thường hình thành nên nhóm thắng trí mà 
được biết đến như là lục thông (abhiññnä), hoặc các 
loại tháng trí cao hơn từ só 6 đến 8 được biết đến là 
"tam minh" (tevijja) cái mà đức Phật được cho là đã 
chứng dat trong đêm giác ngộ (xem đoạn *L.15), cái 
cuối cùng trong só đó mang lại sự chứng nghiệm vé 
niết bàn (nirvana). 


Khi tâm được an định như vậy, thanh tịnh, sáng suốt, 
không cấu ué, những nhiễm 6 phiền não bị diệt trừ, 
nhu nhuyễn, kiên định và đạt được sự không lay động, 
vị ấy định hướng tâm, dẫn tâm đến với trạng thái biết 
và thấy. Vị ấy sáng suốt nhận ra: 


(1) “Đây là thân sắc của tôi được cấu thành bởi bón 
đại chủng, do cha mẹ sanh ra, được nuôi lớn bằng 
cơm và cháo, chịu sự chi phối của luật vô thường, (cần 
được) xức dầu, xoa bóp, bị tàn hoại và ly tán, và đây là 
thức của ta, cái mà gắn kết và trói buộc trong thân.”... 


(2) Khi tâm được an định như vậy,... vị ấy hướng 
tâm, dẫn tâm đến với mục đích đặc biệt tạo ra một thân 
do tâm làm nén. Từ thân thé (đang tồn tại) này, vị ấy 
đặc biệt tạo ra một thân thể khác có sắc, do tâm tạo, có 
đầy đủ tất cả các yếu tố chính và phụ, không thiếu bất 
kỳ căn nào. Giống như một người rút một cọng tranh ra 
khỏi đám tranh... hoặc nhu một người rút gươm ra 
khỏi vỏ... 








(3) Với tâm định tĩnh như vậy... vị áy dãn phát tâm, 
chuyên hướng tâm đến (chứng đạt) các thần thông. Vị 
ấy biến hóa các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều 


thân, nhiều thân hiệp lại một thàn...473 


(4) Vói tàm dinh tinh nhu váy... vi áy dán phát tàm, 
chuyển hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân, vị ấy có thé nghe hai loại tiếng, 
chư thiên và loài người, xa và gần... 


(5) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, 
chuyển hướng tâm đến tha tâm trí. Bằng tâm của mình, 
vị ấy biết rõ tâm của chúng sanh, của loài người: tâm 
có tham, biết là tâm có tham; tâm không tham, biết là 
tâm không tham; tâm có sân, biết là tâm có sân; tâm 
không sân, biết là tâm không sân; tâm có si, biết là tâm 


có sỉ; tâm không si, biết là tâm không si...474 


[Với các mục 6, 7 và 8 xem *L.15 về tam minh mà 
Phật chứng đắc khi thành dao.] 


Samafifia-phala Sutta: Digha-nikàya 1.76—84, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.142 Các dinh vô sắc và tưởng thọ diệt 


Một cách khác dé phát triển những trí nói trên, trên 
cơ sở của thiền thứ tu, là thắng tiến chỉ (samatha), để 
tu tập bón định vô sắc. 

Trước khi giác ngộ, đức Phật đã được gợi ý bằng lý 
thuyết với hai ý tưởng về vô sắc cao nhất (xem *L.10 
và 11), nhưng Ngài đã thấy rằng những ý tưởng này 
không dẫn dén ! giác ngô. 

Trong hệ thống tu định mà Phật chỉ dạy, bón trạng 





(3) When the mind is thus composed ... he directs 
and inclines the mind towards the (acquisition of) 
supernormal powers. He experiences numerous forms 
of supernormal power (such as), having been one, he 
becomes many, having been many he becomes one ... 
472 


(4) When the mind is thus composed ... he directs 
and inclines the mind to the acquisition of the element 
of the divine ear. With the element of the divine ear 
which is purified, and transcending that of the human, 
he hears both human and divine sounds, far and near 


(5) When the mind is thus composed ... he directs 
and inclines the mind towards the acquisition of 
penetratve knowledge of (other) minds. Having 
penetrated with the mind into the mind of other beings, 
other individuals, he wisely knows a mind with 
attachment as a mind with attachment, a mind free 
from attachment as a mind free from attachment, a 
hating mind as a hating mind, a mind free from hate as 
a mind free from hate, a deluded mind as a deluded 
mind, a mind free from delusion as a mind free from 


delusion ... 473 


[For 6, 7 and 8, see *L.15 on the three knowledges 
attained by the Buddha at his awakening.] 


Samafifia-phala Sutta: Digha-nikaya 1.76—84, trans. 
P.D.P. 

Th.142 The formless attainments and the 
cessation of perception and feeling 


An alternative to developing the above knowledges, 
on the basis of the fourth meditative absorption, is to 
take the process of calming (samatha) further, to 
develop the four formless attainments. 

Prior to his awakening, the Buddha was taught a way 
to attain the top two of the formless states (see "L.10 
and 11), but he saw these as not reaching awakening. 

In the meditative system he taught, the four formless 


725 





(3) Khi tâm được an dinh nhu vậy... vị ấy hướng 
tâm, dẫn tâm đến sự chứng ngộ của các thần thông. Vị 
ấy chứng nghiệm các loại thần thông khác nhau (chẳng 
hạn như), chứng đạt thân rồi hóa hiện nhiều thân hay 


là nhiều thân hiện về một thân... 19 


(4) Khi tâm được an định như vậy... vị ấy hướng 
tâm, dẫn tâm đến sự chứng đạt thiên nhĩ thông. Với sự 
chứng đạt thiên nhĩ thông thanh tịnh, và vượt khỏi khỏi 
khả năng nghe biết của con người, vị ấy có thể nghe 
được âm thanh của cả loài người và chư thiên, xa hoặc 
gân... 


(5) Khi tâm được an dinh nhu vậy... vị ấy hướng 
tâm, dẫn tâm đến đến sự lãnh hội của tha tâm thông. 
Nhờ hướng tâm đến với tâm của các loài khác, người 
khác mà vị ấy biết rõ được tâm của chúng sanh, của 
loài người, tâm tham thì biết rõ tâm tham, tâm không 
tham thì biết rõ tâm không tham, tâm sân thì biết rõ tâm 
sân, tâm không sân thì biết rõ tâm không sân, tâm si 
mê thì biết rõ tâm si mê, tâm hết si mê thì biết rõ tâm 


hết si mé.20 


[Đối với các muc 6, 7, và 8, xem *L.15 về ba minh mà 
đức Phật đã chứng đạt được khi giác ngộ.] 


(Kinh Sa-môn quả: Kinh Trường bộ |. 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


76-84, do 


Th.142 Các định vô sắc và sự diệt tận của tưởng 
và thọ 


Một phương pháp thay thé khác dé phát triển những 
trí ở trên dựa trên nên tảng thiền thứ 4 là tu tập thiền 
chỉ (samatha), là phát trién bón định vô sắc. 

Trước khi giác ngộ, đức Phát đã từng được day vé 
cách chứng đạt được hai định cao nhát trong bón định 
vô sắc này (xem *L.10 và 11), nhưng Ngài đã nhìn ra 
rằng những trạng thái định này không thê đạt được giác 
ngộ. 








thái vô sắc được thé nhập từ thiền thứ tư, mang đến 
cho chúng phẩm tánh được tu tập qua các thiền, sao 
cho chúng có thé làm tinh chỉ hoạt động của tâm dé 
trên cơ sở đó mà vận dụng tuệ quán sát. Chúng điều 
chỉnh tận góc rễ của tri giác, từ tồn tại có sắc lần lượt 
vào tôn tại tuyệt đối không có sắc, theo thứ tự: 

(1) hư không vô biên: siêu việt cảm quan vê không 
gian ba chiêu trong đó vật thé có sắc được ‘dinh vị; 

(2) thức vô biên: siêu việt ý thức vón hoạt động như 
là tri giác nhận biết, bao gồm cả tri giác về không gian; 

(3) vô sở hữu xứ: siêu việt mọi hoạt động trí giác 
nhận thức của thức với đối tượng trống “không không 
có gì” (vô sở hữu); 

(4) phi tưởng phi phi tưởng xứ: siêu việt cả ý thức với 
dói tượng trống không “không có gì không có gì”, thành 
tri giác (tưởng) và cảm giác (thọ) cực kỳ vi tế, như tồn 
tại mà như không tôn tại. 

Ngoài định vô sắc thứ tư, đức Phật đã khám phá 
thêm một trạng thái định siêu nhập nữa: tưởng thọ diệt, 
là trạng thái chỉ (samatha) cao nhất, tuyệt đối, sau khi 
tu tập song vận cả samatha và vipassanà đạt đến trình 
độ tói cao. Đây là trạng thái Niết-bàn ngay với thân sở y 
này đang tôn tại, chi được chứng nhập bởi A-la-hán 
thuộc hạng bát động giải thoát, hoặc Bát hoàn thuộc 
hạng lợi căn. 


Lại nữa, này Potthapada, siêu việt tất cả tưởng” 5 
về sắc, diệt trừ tất cả tưởng hữu đối, không tác ý với 
tưởng đa dạng, [biết rằng]: ‘hw không là vô biên’, vi ấy 
chứng nhập và an trú không vô biên xứ. Với vị ây, 
tưởng về sắc trước đây tiêu diệt. 

Báy giờ là tưởng vi diệu, chon thật về của Không vô 
biên xứ, vị ấy ngay khi ấy là người có tưởng vi diệu, 
chơn thật về của Không vô biên xứ. Cũng như vậy, 
tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ 
do học tập. 


Lại nữa, này Potthapada, ty-kheo ấy siêu việt tất cả 
Không vô biên xứ, [biết rằng]: "Thuc là vô biên’, chứng 
nhập và an trú Thức vô biên xứ. Với vị ấy, tưởng vi 
diệu, chơn thật về của Không vô biên xứ trước kia tiêu 





states are entered via the fourth meditative absorption, 
which brings to them qualities developed through the 
meditative absorptions, such that they can then still all 
mental activity in a way that prepares for deep insight. 
They tune into the very roots of perception, 
respectively: 

one's sense of three-dimensional space within which 
one locates’ anything with form; 

consciousness as that which makes any kind of 
awareness, including of space, possible; 

the no-thingness or not-something that is the contrast 
to anything in particular, especially things one fixates 
on due to attachment, hatred or delusion; 

and the very attenuated perception that is aware of 
even nothingness. 

Beyond the fourth formless state, the Buddha 
discovered a further state, the cessation of perception 
and feeling, developed through mastery of both 
samatha and vipassana to high degrees. Attainment of 
this is another route to liberation. 


And further, Potthapada, with the transcendence of 


all perceptions / ideas 47^ of material form, putting an 
end to the idea of (sensory) impingement, with non- 
attention to ideas of variety, thinking: ‘space is infinite’, 
he enters and abides in the sphere of the infinity of 
space. For him, whatever previous perception / idea of 
form was there, ceases. 

At that time there is the subtle and real idea of the 
sphere of the infinity of space. He actually becomes at 
that time a person possessed of the subtle and real 
idea of the sphere of the infinity of space. In this way, 
too, one idea arises due to training and another idea 
ceases due to training. 


And further, Potthapada, the monk transcends 
entirely the sphere of the infinity of space and, thinking: 
'Consciousness is infinite', enters and abides in the 
sphere of the infinity of consciousness. For him, 


726 





Trong cảnh giới thiền định mà đức Phát dà day, bón 
trang thái định vô sắc được thé nhập từ cánh thiên thứ 
tư, cái mà mang lại cho hành giả những phẩm chát 
được phát triển thông qua các cảnh giới thién dé mà 
sau đó có thé làm lắng dịu tát cả hoạt động của tâm 
theo cách mà có thê chuẩn bị cho tuệ quá sâu sắc. Họ 
điều chỉnh tận góc ré cüa tri giác, lần lượt: 

(1) không vô biên xứ định: Ý thức về không gian ba 
chiêu mà trong đó có thé định vi được những cái có 
sắc; 

(2) thức vô biên xứ định: thức như là cái làm nên các 
loại nhận thức bao gồm không gian, có thé; 

(3) vô sở hữu xứ định: thuộc tính không vật thé, hoặc 
không có cái gi dé tương phản với cái cụ thé, đặc biệt 
là cái mà tập trung vào do tham, sân và si; 

và (4) phi tưởng phi phi tưởng xứ định: ý thức rát siêu 
việt cái mà thậm chí là nhận thức cái trống không. 

Vượt trên trạng thái trạng thái định vô sắc, đức Phật 
đã khám phá ra trạng thái thiền cao hơn, đó là sự tận 
diệt của thức và tho, phát triển thông qua sự thé nhập 
cả thiền chỉ (samatha) và thiền quán (vipassana) đạt 
đến trình độ cao. Đạt được điều này là lộ trình khác để 
hướng đến giải thoát. 


Lại nữa, này Potthapäda, sự siêu việt của tất cả nhận 
thức / quan điểm?! về sắc, chấm dứt ý tưởng về sự 
tác động của tri giác, không tác ý đối với các ý tưởng 
da dang, cho rằng: “Không gian là vô tận,” vị ấy thé 
nhập và an trú không vô biên xứ. Đối với vị ấy, bất kỳ 
nhận thức / quan điểm về sắc trước đây đều tận diệt. 

Lúc đó, vẫn còn tồn tại những tưởng và chân thật về 
không vô biên xứ. Lúc đó, vị ấy thực sự là người có 
tưởng vi tế và chân thật về không vô biên xứ. Cũng 
bằng cách này, tưởng khởi sinh do tu tập và một tưởng 
khác cũng tận diệt do tu tập. 


Lại nữa, này Potthapäda, vị Ty-kheo siêu việt hoàn 
toàn không vô biên xứ và cho răng: “Thức là vô biên,” 
thể nhập và an trú trong thức vô biên xứ. Đối với vị ấy, 
bất kỳ ý tưởng thực và vi tế về không vô biên xứ trước 








diệt. 

Báy giờ là tưởng vi diệu, chon thật về Thức vô biên 
xứ. Vị ấy ngay khi ấy là người có tưởng vi diệu, chơn 
thật về Thức vô biên xứ. Cũng như vậy, một tưởng 
khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học 
tập. 


Lại nữa này Potthapada, tỳ-kheo ấy siêu việt tất cà 
Thức vô bién xứ, [biết rằng]: Vô sở hüru' (không có gì), 
chứng nhập và an trú Vô sở hữu xứ. Với vị ấy, tưởng vi 
diệu, chơn thật về Thức vô biên xứ xưa kia được diệt 
trừ. 

Vị áy ngay khi ấy thành người có tưởng Vô sở hữu 
xứ. Cũng như vậy, một tưởng khởi lên do học tập và 
một tưởng khác diệt trừ do học tập. 


Lại nữa, từ bấy giờ, này Potthapäda, khi tỳ-kheo áy ở 
đây tự mình có tưởng, lần lượt từ tưởng nơi này đến 


tưởng nơi khác cho đến tưởng đỉnh diêm.476 Vị ấy khi 
trụ trong tưởng đỉnh điểm, [tư duy] rằng: 'Có tư duy là 
không tốt cho ta. Không tư duy mới tốt cho ta. 

Nếu ta còn tư duy, còn tác hành, tưởng này của ta 
tiêu diệt, các tưởng thô khác lại khởi lên. Vậy ta hãy 
không tư duy, không tác hành' Rồi vị ấy không tư duy, 
không tác hành. 

Với vị ấy, không tư duy, không tác hành, các tưởng 
kia tiêu diệt và các tưởng thọ khác không khởi lên. Vị 
ấy xúc diệt tận. Như vậy, này Potthapäda, đó là sự 
chứng nhập chánh tri tưởng thuận thứ diệt. 


Potthapada Sutta: Digha-nikãya 1.183—184, dịch Anh 
PIDE: 





whatever previous subtle and real idea of the infinity of 
space was there, ceases. 

At that time there is the subtle and real idea of the 
infinity of consciousness. He actually becomes at that 
time a person possessed of the subtle and real idea of 
the infinity of consciousness. In this way, too, one idea 
arises due to training and another idea ceases due to 
training. 


And further, Potthapada, the monk, by transcending 
entirely the sphere of the infinity of consciousness, 
thinking: “There is nothing', enters and abides in the 
sphere of nothingness. For him, whatever previous 
subtle and actual idea of the infinity of consciousness 
was there, ceases. 

At that time there is the subtle and real idea of the 
sphere of nothingness. He actually becomes at that 
time a person possessed of the subtle and real idea of 
the sphere of nothingness. In this way, too, one idea 
arises due to training and another idea ceases due to 
training. 


So from the time, Potthapada, that the monk 
perceives his own (inner states), moving gradually from 
one stage to another, he experiences the peak of 


perception. 4/9 To him who stays on the peak of 
perception, this (thought) occurs: ‘It is worse for me to 
go on mentally intending. It is better for me if | were not 
to mentally intend. 

If | were to intend and make volitional constructions, 
these ideas of mine would cease and other gross ideas 
would arise. Suppose | were not to intend and not to 
make volitional constructions.’ He neither intends nor 
makes volitional constructions. 

To him who neither intends nor makes volitional 
constructions, those ideas themselves cease and other 
gross ideas do not arise. He touches cessation. In this 
manner, Potthapada, occurs the attainment of the state 
of clear comprehension of the gradual cessation of 
higher (levels of) perception.’ 


Potthapada Sutta: Digha-nikãya 1.183-184, trans. 
P.D.P. 


727 





đây đều tàn diệt. 

Lúc đó, vẫn còn tồn tại ý tưởng thân thật và tinh tế về 
thức. Vi áy thực su trở thành người có ý tưởng chân 
thật và vi tế về thức vô biên xứ. Cũng bằng cách này, 
tưởng khởi sinh do tu tập và một tưởng khác cũng tận 
diệt do tu tập. 


Lại nữa, này Potthapada, vị Tỳ-kheo bằng cách siêu 
việt hoàn toàn thức vô biên xứ, và cho rằng: "Không 
còn gì, ” thể nhập và an trú trong vô sở hữu xứ. Đối với 
vị ấy, bất kỳ ý tưởng thực và vi tế về thức vô biên xứ 
trước đây đều tận diệt. 

Lúc đó, vẫn còn tồn tại ý tưởng thân thật và tinh tế về 
vô sở hữu xứ. Vị ấy thực sự trở thành người có ý 
tưởng chân thật và vi tế về vô sở hữu xứ. Cũng bằng 
cách này, tưởng khởi sinh do tu tập và một tưởng khác 
cũng tận diệt do tu tập. 


Cũng vậy, từ lúc này, này Potthapäda, rằng vị Ty- 
kheo ấy tự mình nhận thức những trạng thái bên trong, 
chuyển hóa dàn từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, 
vị ấy chứng nghiệm được đỉnh cao của tưởng. 22 Đối 
với người an trụ trạng thái cao của tưởng (tư duy) này 
liền đế: “Tòi tệ hon khi tôi tiếp tục ý niệm vé tâm. Thật 
tốt hơn cho tôi khi không có ý niệm về tâm. 

Nếu tôi có ý niệm và tác thành về ý niệm, thì những 
tưởng này của tôi sẽ đoạn diệt và các tưởng thô khác 
sinh khởi. Giả sử tôi không có ý niệm về tâm, và không 
tác thành ý niệm.” Vị ấy hoặc là không có ý niệm, cũng 
không tác thành ý niệm. 

Đối với những vị mà hoặc không ý niệm hoặc không 
tác thành, thì chính tưởng này diệt tận và các tưởng 
thô khác cũng không sinh khởi. Vị ấy chạm vào sự tận 
diệt. Bằng cách này, này Potthapada, trạng thái của 
chánh trí và sự diệt tận dần dần của mức độ tưởng cao 
hơn mới đạt được. 

(Kinh Bó-sá-bà-lâu: Kinh Trường bộ |. 183-184, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 








Lại nữa, bằng cách vượt lên mọi phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tỳ-kheo chứng và trú diệt thọ tưởng. Và lậu 
hoặc của vị ấy được đoạn trừ bằng cách thấy với trí 
tuệ. 


Cüla-sáropama Sutta: Majjhima-nikaya 1.204, dịch 
Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Sơ nghiệp tu định 


M.109 Bước đầu tu định, phù hợp với các cá tính 
khác nhau 


Đoạn này đề nghị các phương pháp thiền đặc biệt 
phù hợp với những người có đặc tánh si manh. Cách 
tiếp cận tương tự được tìm thấy trong truyền thống 
Thượng tọa bộ. 


Các du-già sư khéo thông suốt du-già hành y cứ bát 
tịnh quán mà chỉ dạy hành giả sơ cơ mới khởi sự tu tập 
vốn có xu hướng tham, đây gọi là giới chân chánh, và 
tu hành như vậy được gọi là tu hành chân chính. Cũng 
như hành giả có xu hương tham cần được điều phục 
bằng bát tịnh quán, 

cũng vậy, hành giả có xu hướng sân cần được điều 
phục bằng từ tâm quán. Cho đến, cuối cùng hành giả 
có xu hướng nhiều tầm tư cần được điều phục bằng 
quán niệm hơi thở. 


Srávakabhümi of Asanga's Yogācārabhūmi-śāstra, 
Taishõ vol.30, text 1579, p.462c18—22, dich Anh from 
Chinese by D.S. 


Không tham chấp thiền dinh 


M.110 Cảnh báo ý tưởng tham chấp định được 
chứng 


Người ngu tu tập thiền, ưa nơi lạc của thiền, sinh tâm 
tăng thượng man, nói dác quả Sa-món. 





Again, by transcending entirely the sphere of neither- 
perception-nor-non-perception, a monk enters and 
abides in the cessation of perception and feeling. And 
his intoxicating inclinations are destroyed by seeing 
with wisdom. 


Cüla-sáropama Sutta: Majjhima-nikaya 1.204, trans. 
P.H. 


MAHAYANA 
Preparatory meditations 
suitable for 


M.109 Preparatory meditations, 
different character types 


This passage recommends particular meditation 
methods as appropriate for people whose character is 
strong in a particular defilement. The same approach is 
found in the Theravāda tradition. 


The meditation on contemplating the impurity of the 
body, when taught in the correct way to the correct kind 
of practitioner, will cause sensual desire for what is 
impure to subside. Someone who is filled with sensual 
desire should practise the contemplation of the impurity 
of the body. 

Someone who is filled with hatred should practise the 
meditation on loving kindness, as this will cause their 
hatred to subside. Someone whose mind is restless 
should practise mindfulness of breathing, as this will 
cause their restless thoughts to subside. 


Śrāvakabhūmi of Asanga's Yogācārabhūmi-śāstra, 
Taishō vol.30, text 1579, p.462c18-22, trans. from 
Chinese by D.S. 


Not being attached to meditation 


M.110 A warning not to be attached to inflated 
ideas about one’s meditation 


When the foolish practise meditation, and enjoy the 
pleasures of meditation, they become inflated with high 
opinions of themselves, and believe that they have 


728 





Lại nữa, bằng cách siêu việt hoàn toàn cảnh giới phi 
tưởng phi phi tưởng, vị Tỳ-kheo thể nhập và an trú 
trong sự tận diệt của tưởng và thọ. Các lậu hoặc của vị 
ấy cũng đoạn tận nhờ thấy được bằng trí tuệ. 


(Tiêu kinh Ví dụ lõi cây: Kinh Trung bộ 1.204, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


ĐẠI CHÚNG BỘ 
THIÊN ĐỊNH SO ĐĂNG 


M.109 Thiền định sơ đẳng, phù hợp cho các tính 
cách khác nhau 


Đoạn kinh này đề xuất các phương pháp tu tập thiền 
định cu thé phù hợp cho những người có đặc tính si mê 
sâu nặng. Phương pháp tu tập như vậy cũng được tìm 
thấy trong truyền thống Thượng tọa bộ. 


Thiền tập quán chiếu về bắt tịnh của cơ thể khi được 
dạy đúng cách, thích hợp cho mẫu người thiền tập thì 
sẽ khiến cho các tham dục đối với những cái bất tịnh 
đó được lắng dịu. Người tràn ngập tham dục thì nên 
thực tập quán chiếu về bát tịnh. 

Người tràn ngập về sân hận thì nên thực tập quán 
chiếu về từ bi, nhờ vậy lòng sân hận mới có thể lắng 
dịu. Người mà tâm trí trầm tư thì nên thực tập về pháp 
quán niệm hơi thở, nhờ vậy mới khiến cho tâm trầm tư 
áy lắng dịu. 


(Thanh Văn địa trong Du-già-sư-địa-luận của ngài Vô 
Trước, Đại Chánh tập 30, bài 1579, tr. 462c18 -22, do 
D.S dịch tiêng Anh). 


KHÔNG CHÁP CHAT VÀO THIÊN ĐỊNH 


M.110 Một lời cảnh báo là đừng chấp chặt vào 
quan điểm nói quá về thiền định 


Khi người ngu thực tập thiền định và thích thú niềm 
vui của thiên định, họ sinh khởi tâm tăng thượng mạn, 
và tin răng mình đã dat được những thành quả của 








Mahaà-ratnaküta Sūtra, Taisho vol. 
p.180c1, dich Anh T.T.S. and D.S. 


11, text 310, 


Tâm quang minh 
M.111 Tâm sáng rỡ 


Đoạn này giải thích rằng những ô nhiễm như tham 
không phải là tự tánh vốn có của tám, nhưng tự tánh 
quang minh của nó tam thời bi che khuất do bởi nhiều 
nhân duyên vốn vô thường (cf. *Th. 124). 


Này thiện nam tử, ví như mặt trời và mặt trăng, nếu 
bị che khuất bởi khói, bụi, mây, sương mù, thiên thực 
(nhật thực, nguyệt thực), hoặc quỷ Ràhu, ^77 thì chüng 
sinh khóng thé nhin tháy. 

Mặc dù không được nhìn thấy, nhưng tự thé của mặt 
trời và mặt trăng thì không đồng với năm thứ ngăn che 
ấy. Tâm cũng như vậy. 

Mặc dù, do nhân duyên mà tham kết phát sanh, 
chúng sinh cho rằng tâm cũng đồng với tham kết, 
nhưng tự tánh của tâm thật sự không đồng với tham 
két. 

Néu tám tham có tu tánh tham, và néu tám khóng 
tham có tự tánh không tham, thế thì, tâm không tham 
không thể tham, và tâm có tham kết thì không thể 
không tham. 


Thiện nam tử,vì vậy, tham dục kết không thé nhiễm ô 
tâm. Chư Phật và Bô-tát đã vĩnh viên đoạn trừ tham 
kết, 

cho nên nói tâm được giải thoát. Hết thảy chúng 
sanh do nhân duyên mà sinh tham kêt; cũng do nhân 
duyên mà tâm được giải thoái. 


Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.32, pp.516c27—517a07, trans D.S. 





attained the fruits of renunciant practice. 
Mahà-ratnaküta Sūtra, Taisho vol. 11, text 310, 
p.180c1, trans. T. T.S. and D.S. 


The radiant mind 
M.111 The brightly shining mind 


This passage explains that faults such as greed are 
not an inherent part of the mind, but are temporary 
obscurations of its natural brightness, arising due to 
various impermanent negative conditions (cf. *Th.124). 


Son of good family, take the example of the sun and 
the moon. If they are obscured by smoke, dust, clouds, 


fog, an eclipse, or the demon Ràhu, 476 living beings 
cannot see them. 

Although they cannot be seen, however, the nature of 
the sun and the moon is not the same as these five 
kinds of obscuration. It is like this with the mind. 

Although, when attachment arises, living beings say 
that the mind is the same as attachment, the true 
nature of the mind is not the same as attachment. 

If a mind which was attached had attachment as its 
nature, and a mind which was not attached had non- 
attachment as its nature, then it would not be possible 
for a mind which was not attached to become attached, 
or for a mind which was attached to become non- 
attached. 


Therefore, son of good family, it is not possible for 
the bonds of attachment and desire to defile the mind. 
All Buddhas and bodhisatvas have permanently 
broken the bonds of attachment. 

This is what is meant by the liberation of the mind. In 
dependence upon conditions, the bonds of attachment 
arise; in dependence upon conditions, the mind can be 
liberated. 


Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.32, pp.516c27—517a07, trans D.S. 


729 





việc tu tập. 


(Kinh Đại Bảo tích, Đại Chánh 11, bài 310, kinh số do 
T.T.S và D.S. dịch tiêng Anh). 


TÂM TỎA SÁNG 
M.111 Tâm chiếu sáng rực rỡ 


Đoạn kinh này giải thích rằng những nhiễm ô như 
tham không phái là phần có hữu của tám mà chỉ là 
khuát mờ tạm thời đối với bản chát sáng ngời của nó 
sinh khởi do nhiều nhân duyên tiêu cực tạm thời (tham 
chiếu *124). 


Này thiện nam tử! Lấy ví dụ về mặt trời và mặt trăng. 
Nếu chúng bị che khuất bởi khói, bụi, mây, sương mù, 
nhật thực, nguyệt thực hay do quỷ Rãhu23 thì chúng 
sanh không thể nhìn thấy được. 

Tuy vậy, dù cho chúng không được nhìn thấy nhưng 
bản chất của mặt trời và mặt trăng không thể giống với 
bản chất của năm thứ che khuất ấy. Tâm của chúng ta 
cũng như vậy. 

Dù cho khi tham nhiễm phát khởi, chúng sanh lại cho 
rằng tâm cũng đồng nhất với tham nhiễm nhưng bản 
chất của tâm thì không thể giống với tham nhiễm được. 

Nếu có tánh tham nhiễm thì có bản chất tham nhiễm, 
và tâm không tham nhiễm thì có bản chất không tham 
nhiễm thì lúc đó tâm không tham nhiễm không thé trở 
nén tham nhiễm, hoặc tâm tham nhiễm thì không thé 
trở nên không tham nhiễm. 


Do vậy, này thiện nam tử, không thể nào để cho sự 
ràng buộc của tham nhiễm và dục nhiễm làm ô nhiễm 
tâm. Tát cả các đức Phát và chư vị Bồ tát đã vĩnh viễn 
đoạn tận tát cả sự ràng buộc của tham nhiễm. 

Đây là cái mà được cho là trạng thái giải thoát của 
tâm. Do vì nhân duyên mà sự ràng buộc của tham 
nhiễm phát sinh, và cũng do vì nhân duyên mà tâm 
được trở nên giải thoát. 


(Kinh Đại bát niết bàn, Đại Chánh 12, kinh 374, 
chương 32, tr. 516c27-51 — 517a07, do D.S. dịch tiêng 
Anh). 








M.112 Phật tánh thanh tịnh 


Trong những đoạn này, đức Phật nói rằng tự tánh 
quang minh của tâm cũng là của Phát tánh (xem 
*M. 12-13). 


750. Tâm tự tánh quang minh, Như Lai tạng thanh 
tinh. Chúng sanh cháp thủ tâm; tám lia biên, vô bién. 


751. Như vàng vùi trong quặng, đãi luyện thành lấp 
lánh. Cũng vậy, với các uán, chúng sanh luyện tàng 
thác. A78 


756. Nhu vài sach cáu bán, nhu vàng loai tap chát, 
tự thê vân không hủy. Cũng vậy, tâm ly nhiễm. 


Lankävatara Sūtra, Sagäthakam vv.750—51 and 756, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


Này Xá-lợi-phất! Ta y noi pháp giới bát tư nghị, 
không tương ưng, bị phiền não quấn chặt này, mà nói 
cho chúng pháp bát khả tu nghị tức tự tánh thanh tinh 
tâm nhưng bị nhiễm ô bởi khách trần phiền não. 


'Buddha Pronounces the Sütra of Neither Increase 
Nor Decrease / Fo shui bu zeng bu ian jing, Taisho 
vol.16, text 668, p.467c04—c06, dich Anh D.S. 


Tu tập từ và bi 
Nhiều pháp tu dé tăng trưởng tâm bi đã mô tá chi tiết 


("M.71—3). Một đức tính liên hé cân được tu tập là tâm 
từ. 





M.112 The pure Buddha-nature 


In these passages, the Buddha says that the natural 
radiance of the mind is that of the Buddha-nature (see 
*M.12- 13). 


750. The mind which is clear in its essential nature is 
the pure Buddha-nature. Living beings grasp at it, but it 
eludes limitedness and limitlessness. 


751. Just as the beautiful colour of the gold present in 
ore is seen by refining it, living beings see the 


storehouse consciousness ^" 7 


of existence. 


amongst the categories 


756. When dirt is removed from clothing, or when 
gold is separated from impurities, they are not 
destroyed, but remain. In the same way, one is not 
destroyed, but remains, when one is freed from 
impurities. 


Lankavatara Sūtra, Sagathakam vv.750—51 and 756, 
trans. from Sanskrit by D.S. 


| teach, Šãriputra, that just as the inconceivable 
expanse of phenomena is bound by the defilements, 
but not united with them, living beings are 
contaminated by non-intrinsic defilements. The nature 
of the mind is pure, like that of the inconceivable 
expanse of phenomena. 


‘Buddha Pronounces the Sūtra of Neither Increase 
Nor Decrease’ / Fo shui bu zeng bu ian jing, Taisho 
vol.16, text 668, p.467c04—c06, trans. D.S. 

Meditation on loving kindness and compassion 

There have already been described | many 


contemplations encouraging compassion (*M.71—3). An 
associated quality to develop is that of loving kindness. 


730 





M.112 Phát tánh thanh tinh 


Trong những đoạn kinh này, đức Phật day ráng bán 
tánh sáng suót của tâm là phám chát Phát tánh (xem 
M.12-13). 


750. Tâm trong sáng tồn tại trong tự tánh thiết yếu 
của nó là tự tánh Phật thanh tịnh. Chúng sanh bám víu 
vào nó nhung nó vón không phải hữu bién hay vô biên. 


751. Giống như màu đẹp của vàng bị lấp vùi trong 
quặng được nhìn thây nhờ đãi luyện ra thì chúng sanh 
nhìn thấy được tạng thüc?4 giữa các uán. 


756. Khi bui duoc táy sach khói tám vái, hoác khi 
vàng được tách ra từ các chát cấu bán thì chúng không 
bi phá hüy mà ván cón dó. Cüng nhu váy, tám khóng bi 
phá hủy mà vẫn còn nguyên ven khi giải thoát khỏi các 
ô nhiễm bắt tịnh. 


(Kinh Lăng già, phám 9  (Lankavatara Sūtra, 
Sagāthakam) vv.750-51 và 756, do D.S. dich tiêng 
Anh). 


Này Xá-lợi-phất! Giống phạm vi không thể nghĩ bàn 
của pháp giới bị vây kín bởi các phiền nào nhưng lại 
không hòa tan với chúng thì chúng sanh cũng bị ô 
nhiễm bởi các khách trần phiền não. Tự tánh của tâm 
vốn thanh tịnh, giống như tự tánh của pháp giới không 
thể nghĩ bàn vậy. 


(Phật thuyết bắt tăng bắt giảm kinh (Fo shui bu zeng 
bu ian jing), Dai Chánh 16, kinh 668, trang 467c04 — 
c06, do D.S. dịch tiêng Anh). 


THIÊN TẬP VÉ TÂM TỪ BI 
Có nhiều phép quán dé tăng trưởng tâm từ được mô 


tả rồi (*M.71- 3). Một phẩm chát liên quan cần tu tập là 
việc thực tập về tâm từ. 








M.113 Tâm từ đối với tắt cả chúng sanh 


Đoạn này, ca ngợi tâm từ sâu xa và rộng khắp của 
Bô-tát có ảnh hưởng lên moi khía canh hành dao, là 
đoạn văn chiêm nghiệm vé tu tập tám từ. 


Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi, 'Này thiện gia nam tử, nếu 
Bồ-tát quán chúng sanh như thé^47? thì làm thé nào để 
hành tâm từ?” 


Duy-ma-cật đáp, 'Thưa Văn-thù-sư-lợi, khi Bồ-tát 
quán chúng sanh như thế, lại suy nghĩ, 'Ta nên thuyết 
pháp cho tất cả chúng sanh để chúng hiểu Phật pháp.” 
Như vậy, vị ấy nuôi dưỡng tâm từ chân chính đối với 
tất cả chúng sanh: hành từ cứu giúp chúng sanh, vì nó 
không dựa trên bất cứ điều gì (hành từ không sở 
duyên); hành từ tịch diệt, vì không chấp thủ; hành từ 
không nóng bức, vì không có phiền não; 

hành từ như như, vì ba thời bình đẳng; hành từ 
không đối địch, vì không có gì thân cận; hành từ bất 
nhị, vì không kết hợp trong ngoài; hành từ không động 
nộ, vì kiên cố trụ; hành từ kiên cố, vì ý hướng không 
hủy, như kim cang; hành từ thanh tịnh, vì tự tánh thanh 
tịnh; hành từ bình đẳng, vì bình đẳng như hư không; 

hành từ A-la-hán vi đã diệt giặc kết sử;8Ö hành từ 
Bồ-tát vì thuần thục chúng sanh không mệt mỏi; hành 
từ Nhu Lai vì giác tri như tánh;49! hành từ Phật vi 
thức tỉnh chúng sanh đang ngủ; 482 hành từ tự nhiên 
(tự hữu), vì tự nhiên hiện chứng Đẳng giác;283 hành 
từ bồ-đề, vì bình đẳng một vị; hành từ không tăng 
chấp, vì đã đoạn trừ thân ái và đối nghịch; 


hành từ đại bi, vì hiển hiện Đại thừa; hành từ không 
mệt mỏi, vì quán không, vô ngã; hành từ của pháp thí, 
vì không phải bàn tay nắm chặt của vị thầy không 
muốn truyền dạy hết; hành từ trì giới, vì chiếu cố chúng 
sanh ác giới; 

hành từ nhẫn nhục, vì hộ vệ mình lẫn người; hành từ 
tinh tấn, vì mang gánh nặng của tất cả chúng sanh; 
hành từ thiền định, vì không đắm vị ngọt; hành từ trí 
tuệ, vì chứng tri đúng thời; hành từ phương tiện, vì thị 
hiện khắp mọi phương; 





M.113 Loving kindness for all living beings 


This passage, in praising the deep and pervasive 
loving kindness of the bodhisattva as infusing every 
aspect of the path, is a contemplation for cultivating it. 


Mafiju$ri said, ‘Son of good family, if a bodhisattva 


should regard all living beings in this way, 4/9 how is he 
to develop great loving kindness for all living beings?' 


Vimalakirti said, ‘Mañjuśrī, when a bodhisattva 
regards all living beings in this way he reflects, “I 
should teach the Dharma to all living beings, so that 
they will understand the Dharma." In this way, he 
cultivates true loving kindness for all living beings: 
loving kindness that seeks to help living beings, 
because it is not based on anything; loving kindness 
that is tranquil, because it does not grasp at anything; 
loving kindness that is free from feverish longing, 
because it is free from defilements; 

loving kindness that sees things the way they are, 
because past, present, and future are the same to it; 
loving kindness that is free of conflict, because it is not 
possessed by defilements; loving kindness that is non- 
dual, because it is neither involved with the internal nor 
the external; loving kindness that is steadfast, because 
it is completely firm; loving kindness that is strong, 
because its intentions are unbreakably strong, like 
diamond; loving kindness that is pure, because it is 
pure by its very nature; loving kindness that is the same 
everywhere, because it is of the same nature as space; 

the loving kindness of an arhant which defeats its 


enemies; ^7? the loving kindness of a bodhisattva 
which unceasingly brings living beings to maturity; the 
loving kindness of a Tathagata which understands 


reality;490 the loving kindness of a Buddha which 
wakes living beings from sleep; 41 loving kindness that 


is self-arisen, because it has awakened from itselt;282 
loving kindness that is awakened, because it has no 
preferences; loving kindness that makes no 
assumptions, because it has got rid of attachment and 
aversion; 


731 





M.113 Tâm từ đối với tát cả chúng sanh 


Đoạn kinh này tán dương tâm từ rát thâm sâu và bao 
la của Bó-tát thâm thâu lén mọi khía cạnh của con 
đường hành dao là phép quán dé nuôi dưỡng tám từ. 


Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Này thiện nam tử! Nếu 
một vị Bồ tát quán chúng sanh theo cách như vậy?5 thì 
bằng cách nào vị ây có thé tu tập tâm từ đôi với tât cả 
chúng sanh?” 


Ngài Duy-ma-cật đáp: “Thưa Văn-thù-sư-lợi! Khi một 
vị Bồ-tát quán chúng sanh theo cách như vậy thì lại suy 
ngẫm, "Ta nên thuyết pháp cho tất cả chúng sanh dé 
họ có thể hiểu được Phật pháp.” Bằng cách này, vị ấy 
nuôi dưỡng tâm từ chân thật đối với tất cả chúng sanh: 
Tâm từ tìm cách cứu giúp chúng sanh bởi vì nó không 
phải dựa vào bát ky cái gì khác; tâm từ tịch tịnh vi nó 
không bám vào bắt kỳ cái gì; tâm từ không khát khao 
mãnh liệt vì nó không còn tham đắm; 

tâm từ thấy mọi vật như thật vì cả ba thời: quá khứ, 
hiện tại, và vị lai đều như vậy; tâm từ không xung đột vì 
nó không bị chiếm hữu bởi sự nhiễm ô; tâm từ vốn 
không hai bởi vì nó không dính líu đến bên trong cũng 
không dính líu đến bên ngoài; tâm từ vững chắc bởi vì 
nó hoàn toàn kiên định; tâm từ mạnh mẽ bởi vì ý định 
của nó vững chắc không thể phá vỡ như kim cương; 
tâm từ thuần khiết bởi vì tự tánh của nó vốn thanh tịnh; 
tâm từ mọi nơi đều giống vậy bởi vì tự tánh của nó như 
hư không; 

tâm từ của vị A-la-hán thì đánh bại các kẻ thù phiền 
não trong tâm“: tâm từ của vị Bồ-tát thì thuần thục 
chúng sanh không dừng nghỉ; tâm từ của Như Lai thì 
hiểu được sự thật2”; tâm từ của vị Phật thì thức tinh 
chúng sanh không còn mê ngủ28: tâm từ tự sinh khởi 
bởi vì nó tự mình giác ngó;29 tâm từ tinh thức bởi vi nó 
không có sự thiên vị; tâm từ không giả dối bởi vì nó đã 
diệt tận mọi ái luyến và thù ghét; 


tâm từ là đại bi bởi vì nói dẫn giải Đại-thừa; tâm từ 
không mệt mỏi bởi vì nó xem mọi thứ là trống rỗng, vô 
ngã; tâm từ là món quà của Phật Pháp bởi vì nó không 
có bàn tay khép kín của người thầy không muốn chia 








hành từ không phú tàng (ngụy thiện), vì ý hướng 
thanh tịnh; hành từ không giả dối (hư ngụy), vì ý hướng 
chân thật; hành từ chí hướng thượng (tăng thượng ý 
lạc), vì không tì vết; hành từ không dối trá, vì không giải 
hoạt; hành từ an lạc, vì an lập chúng sanh trong an lạc 
của Phật. Thưa Văn-thù-sư-lợi, đó là đại từ của Bồ-tát.' 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.6, section 2, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Niém Phát 


M.114 Tháy Phát A-di-dà và chw Phát trong thién 
dinh 


Đoạn này có lẽ từ kinh văn sớm nhất chú trọng vào 
Phật A-di-dà (xem *M.I.5), và chỉ dân quán tưởng thé 
nào đề thây Phật. 


Đức Phật nói với Bạt-đà-hòa (Bhadrapäla), 'Nếu một 
người tu tập như vậy sẽ đạt được tam-muội (định), 
trong đó tât cả chư Phật hiện tại tức thì xuât hiện trước 





loving kindness that is greatly compassionate, 
because it expounds the Mahayaàna; loving kindness 
that is unwearying, because it regards everything as 
empty and devoid of an essential self; loving kindness 
that gives the gift of the Dharma, because it does not 
have the closed hand of a teacher who does not wish 
to share his knowledge; loving kindness that has ethical 
discipline, because it cares for ethically indisciplined 
beings; 

loving kindness that is patiently acceptant, because it 
protects both self and others; loving kindness that is 
vigorous, because it carries the burden of all living 
beings; loving kindness that is meditative, because it 
does not relish any experience; loving kindness that is 
wise, because its attainments come at the right time; 
loving kindness that is skilful in means, because it 
shows the openings in every situation. 

Loving kindness that is not hypocritical, because its 
intentions are completely pure; loving kindness that is 
not dishonest, because of its sincere intentions; loving 
kindness that is determined, because it is spotless; 
loving kindness that is not deceitful, because it is not 
false; loving kindness that is happiness, because it 
establishes living beings in the happiness of a Buddha. 
This, Mafiju$ri, is the great loving kindness of a 
bodhisattva.’ 


Vimalakīrti-nirdeśa Sūtra, ch.6, section 2, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Recollecting the Buddhas 


M.114 Seeing Amitābha and other Buddhas in 
one’s meditation 


This passage is from perhaps the earliest text 
focused on the Buddha Amitābha (see *MI.5), and 
describes how one may see him in meditative 
visualization. 


The Buddha said to Bhadrapāla, ‘If one practises in 
the following way, one will attain a state of meditative 
concentration in which all the Buddhas of the present 


732 





sẻ tri thức; tâm từ là trì giới bởi vì nó quan tâm đến các 
chúng sanh phá giới; 

tâm từ là nhẫn nhục bởi vì nó bảo vệ mình và người; 
tâm từ là tinh tán bởi vì nó mang hết gánh nặng của tát 
cả chúng sanh; tâm từ là thiền định bởi vì nó không 
tham dám bát kỳ chứng nghiệm nào hết; tâm từ thì trí 
tuệ bởi vì chứng đạt của nó đến đúng thời; tâm từ thì 
khéo phương tiện bởi vì nó thể hiện sự cởi mở khắp 
các hoàn cảnh. 

Tâm từ thì không hư ngụy bởi vì hướng tâm của nó 
hoàn toàn thuần tịnh; tâm từ thì không dối trá bởi vì 
hướng tâm chân thành của nó; tâm từ thì kiên định bởi 
vì nó không bị vết dơ; tâm từ không dối trá bởi vì nó 
không sai lệch; tâm từ là an lạc bởi vì nó thiết lập 
chúng sanh trong niềm an lạc của Phật. Thưa ngài 
Văn-thù-sư-lợi! Đây gọi là lòng đại từ của một vị Bò- 
tát.” 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 6, phần 2, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


QUÁN TƯỞNG CÁC ĐỨC PHAT 


M.114 Thấy đức Phật A-di-đà và các vị Phật khác 
khi thiền định 


Đoạn kinh này có lẽ trích ra từ những bài kinh sớm 
nhát tập trung vào đức Phát A-di-đà ("MI.5), và mô tả 
cách mà hành giả có thê thây Phật khi quán tưởng. 


Đức Phật nói với ngài Bạt-đà-ba-la (Bhaarapala), 
“Nêu một người tu tập theo cách dưới đây thì vi ày sẽ 
đạt được trạng thái định mà ở đó tât cả các đức Phật 








người ấy. 

Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di muốn hành 
pháp này nên giữ giới trọn vẹn, ở riêng một mình, nhất 
tâm nhớ nghĩ đức Phật A-di-dà hiện nay đang ở 
phương Tây. 

Tùy theo những gì được nghe, hãy niệm tưởng, cách 
đây ngoài nghìn vạn ức (1000.000.000) cõi Phật, có 
quốc độ tên là Tu-ma-đề (Sukhavati: Cực lạc). Nhất 
tâm chuyên niệm Phật A-di-đà, từ một ngày một đêm, 
cho đến bảy ngày bảy đêm. Sau bảy ngày đêm, liền 
được thấy Phát. 

Ví như những sự việc được thấy trong chiêm bao, 
không biết ngày hay đêm, cũng không biết trong hay 
ngoài, không phải do ở trong bóng tối bị trở ngại mà 
không thấy. 


Này Bạt-đà-hòa, Bồ-tát nên chuyên niệm Phật A-di- 
đà như vậy. Bấy giờ, những gì trong cảnh giới quốc độ 
Phật, những chỗ tối tăm trong các núi lớn, núi Tu-di, 
đều được khai mở, không có gì ngăn ngại, che khuát. 

Bồ-tát ấy nhìn thấy rõ ràng mà không cần dùng đến 
thiên nhãn; nghe suốt rõ ràng mà không cần dùng đến 
thiên nhĩ; du hành đến cõi Phật đó mà không cần dùng 
đến thần thông; cũng không phải chết ở nơi đây rồi 
vãng sinh về nơi kia, mà chỉ ở ngay chỗ đang ngồi này 
nhìn thấy tất cà... 


Ai muốn được vãng sanh về đó, hãy nhất tâm niệm 
Phật A-di-đà. Do chuyên niệm mà được vãng sanh; 
thường chuyên niệm thân Phật với 32 tướng tốt và 80 
vẻ đẹp, trăm ngàn ánh sáng rọi suốt khắp nơi, đẹp đẽ 
không gì sánh bằng... 


Như vậy, này Bạt-đà-hòa, ai muốn nhìn thấy chư 
Phật hiện tại ở khắp mười phương, "hãy nhất tâm 
hướng niệm về cảnh giới của chư Phật ấy, không được 
có tưởng khác. Nếu làm như vậy liền được thấy Phật. 

Ví như có người đi xa đến nước khác, nhớ về làng 





will appear before one instantly. 

A monk, a nun, a layman, or a laywoman who wishes 
to practise in this way should observe their precepts 
faultlessly, and dwelling alone in one place, should 
focus the mind on the Buddha Amitabha, who currently 
resides to the west. 

In accordance with what one has been taught, one 
should also focus one's mind on his realm, which is 
called Sukhavati, the 'Realm of Happiness’, and which 
lies beyond a thousand billion Buddha-fields. One 
should focus one's mind on Amitabha in this way with 
one-pointed concentration for a day and a night, for 
seven days and seven nights. After seven days have 
passed, one will see him. 

It is like when one is in the midst of a dream, and 
does not know day from night, or inside from outside, 
and one can see regardless of darkness or 
obstructions. 


A bodhisattva should focus his mind on Amitabha in 
this way, Bhadrapala. Then his vision will penetrate all 
of the intervening Buddha-fields, mountains, even 
Mount Sumeru, and all dark and shadowy places, and 
they will not obstruct his vision. 

He will see clearly without being in possession of the 
divine eye. He will hear clearly without being in 
possession of the divine ear. He will travel to that 
Buddha-field without being in possession of 
supernormal powers. He does not die here in order to 
be reborn there, but sees what is there whilst remaining 
here. ... 


One will be reborn there by concentrating one's mind 
completely on the Buddha Amitabha. One should 
always focus one's mind on his thirty-two major and 
eighty minor characteristics, blazing their glory 
throughout a hundred million world-systems, 
unmatched in their beauty. ... 


Therefore, Bhadrapala, those who wish to see all of 
the Buddhas of the present throughout the ten 
directions should focus their minds on the dwelling- 
places of the Buddhas, with one-pointed concentration, 
not becoming distracted by other thoughts. If they do 


733 





hiện tai sé xuất hiện tức khắc trước vi ấy. 

Một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
muốn thực tập như vậy thì nên quán chiếu giới pháp 
trọn vẹn, và ở riêng một mình, nên tập trung tâm trí 
nhớ nghĩ đến đức Phật A-di-đà, vị Phật đang ở thế giới 
phương Tây. 

Cùng với những điều đã được dạy, vị ấy cũng nên 
tập trung tâm trí hướng về quốc độ của Ngài, nơi có 
tên là Sukhavati (Cực lạc), cõi nước mà vượt xa hơn 
nghìn vạn ức cõi Phật. Vị ấy nên chuyên nhất tâm trí 
nhớ nghĩ về đức Phật A-di-đà từ một ngày một đếm 
cho đến bảy ngày bảy đêm. Sau bảy ngày đêm, vị ấy 
sẽ thấy được đức Phật A-di-đà. 

Điều đó cũng giống như điều mà được đước trong 
giác chiêm bao, không cần biết ngày hay đêm, trong 
hay ngoài, và vị ấy có thé nhìn thầy cho dù bóng tối 
hay những điều che khuất khác. 


Này Bat-dà-ba-la (Bhadrapäla)! Một vi Bồ-tát nên 
chuyên nhất tâm trí niệm Phật A-di-đà như thế. Sau đó, 
vị ấy có thể nhìn thấy tất cả những gì trong quốc độ 
Phật, núi non, thậm chí là núi tu di (Sumeru), và nhìn 
thấy được tất cả những nơi tối tăm, và không gì có thể 
che láp tầm nhìn rộng lớn ấy. 

Vị ấy có thé nhìn thấy rõ ràng mà không cần phải có 
thiên nhãn thông. Vị ấy sẽ nghe được rõ ràng mà 
không cần phải có thiên nhĩ thông. Vị ấy sẽ đến được 
các cõi Phật mà không cần phải có thần thông. Vị ấy 
không phải chết ở đây rồi mới tái sanh vào cảnh giới ấy 
mà có thể thấy được những thứ tồn tại ở cảnh giới ấy 
khi vẫn đang ở đây... 


Bằng cách nhất tâm niệm Phật A-di-đà, hành giả có 
thể sanh sang quốc độ ấy. Hành giả cũng luôn nhất 
tâm quán niệm vé 32 tướng: tết và 80 vẻ đẹp của thân 
Phật thì điều đó chiếu rọi đến trăm ngàn thế giới, đẹp 
dë không gì sánh kịp... 


Do vậy, này Bat-dà-ba-la (Bhadrapäla)! Những ai 
muốn nhìn thấy tất cả các đức Phật hiện tại khắp mười 
phương thì nên nhất tâm thường xuyên hướng vé cảnh 
giới của các đức Phật ấy mà không bị tán loạn bởi các 
ý tưởng khác. Nếu làm được điều này, họ sẽ nhìn thấy 








xóm, nhà cửa, người thân nơi quê cũ; trong chiêm bao 
người ấy thấy mình trở về quê cũ, thấy nhà cửa, thân 
quyến, cũng vui vẻ nói cười. Khi người ấy thức dậy, 
thuật lại cho người quen như vậy. 


Phật nói, 'Bồ-tát nghe danh hiệu Phật, muốn được 
thấy Phật, hãy luôn luôn nhất tâm chuyên niệm cảnh 
giới Phật â ấy, sẽ được thấy Phật.. 

Bồ-tát bằng oai thần lực của chư Phật, an trú tự tại 
trong Tam-muội nhu vậy, muốn thấy bát cứ vị Phật nào 
thảy đều được thấy. 

Vì sao vậy? Do lực của chư Phật, lực của Tam-muội, 
và lực của công đức đã tu tập; do ba sự này mà có thể 
thây. 


Ví như người trẻ tuổi xinh đẹp, mặc y phục đẹp, 
muốn nhìn thấy thân hình của mình, nhìn vào gương, 
dầu mè, hoặc nước trong, có thể thấy bóng của mình 
trong đó, phải chăng bóng từ bên ngoài đi vào bên 
trong gương, dầu mè, hoặc nước trong? 


Bạt-đà-hòa thưa, 'Thưa không, bạch Thế Tôn, người 
ấy nhìn thấy bóng của mình bởi vì sự trong suốt của 
gương, dầu mé, hoặc nước trong. Bóng không từ trong 
gương, dầu mè, nước di ra, cũng không từ ngoài di 
vào. 


Đức Phật nói, Lành thay, Bạt-đà-hòa, vì sắc thanh 
tịnh nên bóng được thấy cũng thanh tịnh. Nếu người 
muốn thấy Phật liền được thấy, tháy rồi thưa hỏi, và hỏi 
rồi liền được hồi đáp. 

Người nghe Kinh nói như vậy, vô cùng hoan hỷ, và 
nghĩ rằng, 'Dürc Phát từ đâu đến, ta đi đến chỗ nào? 
Tự mình niệm Phật, nhưng Phật không từ đâu đến, ta 
cũng chẳng đi đến đâu. 

Cũng như vậy, nếu tự ta niệm Dục giới, Sắc giới, Vô 





this, they will be able to see them. 

It is like someone who has travelled to a distant 
country who focuses his mind on his own village, his 
family and his relatives. Such a person might dream 
that he had returned to his own village, seen his family 
and his relatives, and was happy to be able to talk to 
them again. When he wakes up, he will be able to 
relate what he has experienced.’ 


The Buddha said, 'A bodhisattva who hears the name 
of a Buddha and wishes to see him should focus his 
mind constantly on that Buddha's dwelling-place, and 
he will see him. ... 

bodhisattvas who dwell in meditative concentration in 
this way, through the great supernormal powers of the 
Buddhas, will be able to see whatever Buddhas they 
wish. 

How are they able to do this? They are able to do this 
through the power of the Buddhas, the power of 
meditative concentration, and the power of the virtues 
they have developed in themselves. They are able to 
see the Buddhas because of these three factors. 


It is like a handsome, well-dressed young man who 
wants to see himself. He might look in a mirror, sesame 
oil, or pure, clear water, and see his reflection there. 
Does the image enter the mirror, the sesame oil, or the 
pure, clear water from outside?’ 


Bhadrapala replied, ‘It does not, god of the gods. He 
sees the image because of the clarity of the mirror, the 
sesame oil, or the pure water. The image does not 
come from the mirror, the oil, or the water, and neither 
does it enter them from the outside.’ 


The Buddha said, 'Excellent, Bhadrapala. Because 
the material is pure and clear, what it shows is pure 
and clear. If one wishes to see a Buddha, one will see 
a Buddha, one will be able to ask him questions, and 
one will receive a reply. 

When one hears the teachings, one will be filled with 
joy, and think, "Where has this Buddha come from? 
Where have I travelled to? | have focused my mind on 
this Buddha, yet he has not come from anywhere, and I 


734 





được các đức Phát. 

Giống như có người một người đi xa đến một đất 
nước khác mà nhớ nghĩ về làng xóm, gia đình và bà 
con của mình; kể cả trong giấc chiêm bao, vị ấy cũng 
mơ thấy mình về quê hương, gặp lại gia đình, bà con 
và rất hạnh phúc khi nói chuyện lại với họ. Khi thức 
dậy, vị ấy có thé liên tưởng lại những điều dà trải qua. 


Đức Phật dạy: “Bồ- tát nghe đến danh hiệu của các 
đức Phật và ước muốn gặp được thấy Phật thì nên 
thường xuyên nhất tâm hướng về cảnh giới của các 
đức Phật, và vị ấy sẽ thấy Phật... 

Bồ-tát an trú trong thiền định như vậy, nhờ thần lực 
của các đức Phật sé có thể thấy được bát kỳ vi Phật 
nào mà họ muốn thấy. 

Bằng cách nào mà họ có thể làm được điều này? Họ 
có thể làm được điều đó nhờ thần lực của các đức 
Phật, năng lực thiền định, và năng lực phước đức mà 
chính họ đã tu tập. Họ có thể nhìn thấy các đức Phật là 
nhờ vào ba năng lực đó. 


Giống như một thanh niên đẹp trai, ăn mặc tươm tất 
muốn tự ngắm mình. Anh ấy nhìn vào gương, dầu mè, 
nước trong vắt và có thể thấy mình trong đó. Hình ảnh 
đó có đi từ bên ngoài vào trong gương, dầu mè và 
nước trong suốt không? 


Bạt-đà-ba-la (Bhadrapäla) thưa rằng: “Bạch Thê Tôn! 
Thưa không! Người ấy nhìn thấy ảnh của mình vì tính 
trong suốt của gương, dầu mè và nước. Bóng không 
đến từ gương, dầu hay là nước, mà cũng không đi từ 
bên ngoài vào trong gương, dầu mè, và nước trong 
suót. 


Đức Phật khen: "Lành thay  Bat-dà-ba-la 
(Bhadrapála)! Vì sắc thanh tinh, trong suốt nên những 
thì cái được nhìn cũng thanh tịnh, trong suốt. Nếu một 
người muốn nhìn thấy Phật thì sẽ nhìn thầy, và sẽ có 
thể hỏi một vài câu hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời. 

Khi một người nghe Pháp thì họ ngập tràn niềm hoan 
hỷ và cho rằng: “Phật từ đâu đến? Tôi đã từng đi đến 
đâu? Tôi đã từng nhất tâm niệm Phật nhưng đức Phật 
vẫn chưa đến từ đâu, và tôi vẫn chưa đi đến đâu. 








Sắc giới, ba xứ này đều do tâm ý tạo ra. Ta niệm cái gì 
thì thây cái đó. Tâm tạo ra Phật. Tâm tự thây tâm. Tâm 
này là tâm Phật. Tâm Phật này là thân ta.’ 


Pratyutpanna Buddha Sammukhavasthita Samadhi 
Sütra, Taishõ vol. 13, text 417, ch.2 extract, p.899a9— 
20, b01—03, b08—14, b16- b29, dich Anh D.S. 


Chánh Niém 
M.115 Tám quán tưởng 


Đoạn này nói vé những suy niệm: vô thường, duc 
vọng dẫn đến khỗ đau, bắt mãn của con người, những 
ván dé vé sự lười biếng, vô minh dẫn đến tái sanh, yêu 
câu xóa bỏ nghèo đói, duc vọng nghi ván, và yêu câu 
cứu giúp chúng sinh dang khó. 


Là đệ tử Phật, thường xuyên ngày đêm, chí tâm tụng 
niệm tám điêu giác ngộ của bậc Đại nhân. 


Giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc thổ dễ 
nguy, bốn đại khổ, không, năm uẫn vô ngã, sinh diệt 
biến đổi, hư ngụy, không chủ; tâm là nguồn ác, thân là 
rừng tội. Quán sát như vậy, lìa dần sanh tử. 


Giác ngộ thứ hai: ham muốn nhiều khổ; sống chết 
mệt nhọc, khởi từ dục tham. Ít muốn, thảnh thơi, thân 
tâm tự tại. 


Giác ngộ thứ ba: tâm không biết đủ, chỉ cầu được 
nhiều, tăng trưởng tội ác. Bồ-tát không vậy, thường 





have not travelled anywhere. 

In the same way, if | focus my mind on the realm of 
sensual desire, the realm of pure form, or the formless 
realm, | create these realms with my mind. | see 
whatever | focus my mind upon. The mind creates a 
Buddha. The mind sees itself. This mind is the Buddha- 
mind. This Buddha-mind is my body.’ 


Pratyutpanna Buddha Sammukhavasthita Samadhi 
Sūtra, Taisho vol. 13, text 417, ch.2 extract, p.899a9— 
20, b01—03, b08—14, b16-b29, trans. D.S. 


Mindfulness 
M.115 Eight contemplations 


This passage concerns the contemplations of: 
impermanence, sensual desire as leading to suffering, 
human discontent, the problems of laziness, spiritual 
ignorance as causing rebirth, the need to relieve 
poverty, sensual desire as problematic, and the need to 
help living beings who are suffering. 


A disciple of the Buddha should constantly, day and 
night, reflect with a concentrated mind upon the 
following eight realisations of great men. 


The first realisation is that the world is impermanent. 
Countries can always break apart. The four great 
elements are painful and empty. The five categories of 
existence have no essential self. Everything is 
changing, constantly evolving, deceptive and unowned. 
The mind is the source of unwholesomeness. The body 
is a collection of unwholesome deeds. Reflecting in this 
way will gradually lead one to liberation from samsara. 


The second realisation is that great sensual desire 
leads to suffering. The weariness of samsara arises 
from attachment and sensual desire. If one has few 
desires, one's body and mind will be at ease. 


The third realisation is that mind cannot be satisfied. 
It always wants more and more, and grows in 


735 





Gióng nhu váy, néu tói niém vé Duc giói, Sác giói và 
Vô sắc giới thi tâm tôi tao ra ba cảnh giới này. Tôi niệm 
cái gì thì sẽ nhìn thấy cái ấy. Tâm tạo ra đức Phát. 
Chính tâm cũng nhìn thấy Phật. Tâm này là tâm Phật. 
Phật tâm này là thân tôi.” 


(Phật thuyết Bát nhã tam muội kinh (Pratyuipanna 
Buddha Sammukhavasthia Samadhi Sutra), Đại 
Chánh 13, kinh 417, chương 2, đoương tạ trang 
899a9-20, b01-03, b08-14, b16-b29, do D.S. dịch tiếng 
Anh). 


CHÁNH NIỆM 
M.115 Tám sự quán chiếu 


Đoạn kinh này dé cập đến các sự quán chiếu vé: vô 
thường, tham dục dẫn đến khó đau, sự bát bình của 
con người, vấn dé của sự lười biếng, vô minh đưa đến 
sự tái sinh, nhu cầu xóa bỏ nghèo khó, duc vọng khó 
đoán, và sự cần thiết để cứu độ những chúng sanh 
đang đau khỗ. 


Là đệ tử Phật thì ngày đêm siêng tụng tám điều giác 
ngộ của bậc Đại nhân. 


Điều giác ngộ một: thế gian vô thường, quốc độ 
mong manh, bốn đại khổ, không, năm uẫn vô ngã, vạn 
vật biến đổi, hư ngụy, vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là 
rừng tội, quán rõ được vậy, sanh từ nhàm lìa. 


Điều giác ngộ hai: tham dục gây khổ, sanh tử nhọc 
nhăn, từ dục mà ra, ít muôn biêt đủ, thân tâm tự tại. 


Điều giác ngộ ba: tâm không biết đủ, không ngớt 
mong câu, tội lỗi càng tăng, Bô-tát không vậy, tâm luôn 








niệm tri túc, vui nghèo giữ đạo, duy tuệ là nghiệp. 


Giác ngộ thứ tư: biếng nhác đọa lạc, thường hành 
tinh tân, diệt trừ phiên não, đánh bai bón Ma, vượt 
ngục uân, giới. 


Giác ngộ thứ năm: ngu sinh sanh tử. Bồ-tát thường 
niệm, học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành 
tựu biện tài, giáo hóa tất cả, thảy đều an lạc. 


Giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ oán nhiều, kết bừa 
duyên ác. Bó-tát bó thí, binh dáng oán thân, không nhớ 
ác cũ, không ghét kẻ ác. 


Giác ngộ thứ bảy: năm dục tai hại; tuy là tục gia, 
không nhiễm thú đời; chỉ nghĩ ba y, bình bát pháp khí, 
chí nguyện xuất gia, thanh bạch giữ đạo, phạm hạnh 
cao xa, từ bi tất cả. 


Giác ngộ thứ tám: sanh tử hừng hực, khó não không 
cùng; phát tâm Đại thừa, cứu độ hết thảy, nguyện thay 
chúng sanh, chịu vô lượng khổ, khiến các chúng sanh 
cứu cánh an lạc. 


Tám sự như vậy, là điều giác ngộ, cho đến chư Phật, 
Bồ-tát đại sĩ, tinh tán hành đạo, từ bi tu tuệ, nương 
thuyền Pháp thân, đến bờ Niết-bàn. Quay lại sanh tử, 





unwholesomeness. A bodhisattva is different, being 
one who is always satisfied, content with little, 
practising the path. Their only business is wisdom. 


The fourth realisation is that laziness leads one to fall 
into the lower realms. One should make a constant 
effort to eliminate the unwholesome defilemernts, 
defeating the four Māras, getting away from the prison 
of the elements and the categories of existence. 


The fifth realisation is that samsära consists of 
ignorance. A bodhisattva constantly bears in mind 
everything he has learned, and everything he has 
heard, which is a great deal. He develops perfect 
wisdom and has eloquence, instructing all beings in 
great bliss. 


The sixth realisation is that the more one resents 
one's poverty, the more one is bound to the 
unwholesome. Knowing this, a bodhisattva practises 
generosity, not discriminating between those who treat 
him badly, and those who are close to him. He does not 
think about the wrongs done to him in the past, nor 
does he bear any ill-will towards those who have 
wronged him. 


The seventh realisation is that the five kinds of 
sensual pleasure are harmful. If one is a layman, one 
should never be corrupted by worldly pleasures. One 
should always be thinking about the three robes, the 
bowl, and the other requisites of a monk. One's mind 
should be set upon going forth, undertaking a pure 
practice of the path, living the spiritual life to its fullest, 
and developing a mind of compassion for all living 
beings. 


The eighth realisation is that samsara is on fire, and 
that the defilements are limitless. He sets his mind on 
the Mahayana, and aims to rescue everyone. He takes 
the place of all living beings, taking immeasurable 
suffering upon himself, and leading them to great bliss. 


These are the eight insights which have been 
realised by the Buddhas, by the bodhisattvas, by great 
men. They have made great efforts to practise the path, 


736 





biết đủ, chịu nghèo giữ dao, trí tuệ sự nghiệp. 


Điều giác ngộ. bốn: lười biếng sa doa, tu hạnh tinh 
tấn, diệt trừ phiền não, đánh bại bốn Ma, thoát ngục 
ám giới. 


Điều giác ngộ năm: sinh tử ngu si, Bồ-tát siêng nghĩ, 
học rộng nghe nhiều, trí tuệ phát triển, biện tài giảng 
thuyết, giáo hóa quần sanh, ai cũng an lạc. 


Điều giác ngộ sáu: nghèo khổ oán kết, gây nhiều 
điêu dữ, Bó-tát bó thí, không kê thân sơ, không màng 
xâu cũ, chăng ghét người xâu. 


Điều giác ngộ bảy: năm dục gây họa, sống giữa dòng 
đời, chớ nhiễm thói tục, chỉ mặc ba y, bát xấu xin ăn, 
thành ý xuất gia, chịu nghèo giữ đạo, phạm hạnh thanh 
cao, thương cứu tất cả. 


Điều giác ngộ tám: sanh tử ngu si, khó não vô tận, 
phát tâm đại thừa, cứu độ tất cả, nguyện thay chúng 
sanh, chịu vô lượng khổ, dẫn dắt chúng sanh, chứng 
đại an lạc. 


Đây làm tám điều giác ngộ mà các đức Phật, các vị 
Bồ-tát và các bậc Đại Nhân đã chứng ngộ. Họ đã tinh 
tấn tu tập, phát triển trí tuệ và từ bi, nương thuyền 








độ thoát chúng sanh. Bằng tám sự này, khai đạo hết 
thảy, khiên các chúng sanh, rõ khô sinh tử, xa lìa năm 
dục, tu tâm Thánh đạo. 


Là đệ tử Phật, tụng tám sự này, trong từng niệm 
niệm, diệt vô lượng tội, tiến đến bồ-đề, chóng lên 
Chánh giác, và họ sẽ nhanh chóng chứng Chánh đẳng 
Chánh giác, đoạn tuyệt sinh tử, thường trụ diệu lạc. 


‘Sūtra on the Eight Reflections of Great Men' / 
Foshuibadarenjiao jing, Taisho vol. 17, text no 779, pp. 
715b6-c2, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.116 Niém Thán 


Dáy là trích doan chiém nghiém so yéu vé thán, 
nhưng cũng là của tát cả các yêu tô tao nên một con 
người. 


Các nhân giả, thân này là vô thường, không kiên có, 
không đáng tin cậy, mỏng manh, yếu đuối, ngắn ngủi, 
đau khổ, bệnh tật, thay dói và chóng mục nát. Vì vậy 
bậc minh trí không nương tựa vào nó. 


Này các nhân giả, thân này như đống bọt, không thể 
vốc nắm. Thân này như bong bóng, không tồn tại lâu 
dài. Thân này như quáng nắng bốc đầy phiền não khát 
ái. Thân này như thân cây chuối, ruột không lõi 
chắc.484 

Than ôi! Thân này như guồng máy, được ràng buộc 
bởi xương và gân. Thân này như huyễn, hình thành 
bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như chiêm bao, do hu 
vọng mà thấy có. 

Thân này như ảo ảnh, do bởi ảnh tợ của nghiệp quá 
khứ. Thân này như tiếng vang, tuỳ thuộc nhân duyên. 
Thân này như đám mây trôi, chợt biến chợt diệt. Thân 





developed wisdom and compassion, and taken the raft 
of the Dharma-body to the further shore of nirvana. 
After this, they have returned to samsara to liberate 
living beings. By means of these eight insights, they 
have trained all living beings, awakening them from the 
suffering of samsära, encouraging them to abandon the 
five kinds of sensual pleasure, and to develop their 
minds on the noble path. 


If the children of the Buddha constantly bear these 
eight reflections in mind, they will purify innumerable 
unwholesome deeds. Their path to awakening will be 
direct, and they will swiftly attain unsurpassed perfect 
awakening, bringing samsāra to an irrevocable end, 
dwelling forever in bliss. 


'Sütra on the Eight Reflections of Great Men' / 
Foshuibadarenjiao jing, Taisho vol. 17, text no 779, pp. 
715b6-c2, trans. T.T.S. and D.S. 


M.116 Mindfulness of the body 


This passage is a contemplation primarily of the 
physical body, but also of the body of all the 
conditioned processes making up a person. 


Friends, this body is impermanent, unstable, 
unreliable, fragile, weak, decrepit, short-lived, painful, 
sickly, changeable, and disease-ridden. This is why the 
learned do not rely on it. 


Friends, this body is like a fleck of froth that cannot 
tolerate any pressure. This body is like a bubble that 
soon bursts. This body is like a mirage, full of 
defilements and craving. This body is like the trunk of a 


banana tree, with no core, 493 

Alas, this body is like a restraint, bound with bone 
and sinew. This body is like an illusion, full of deluded 
perceptions. This body is like a dream, it sees what is 
not real. 

This body is like a hallucination, as it appears as a 
reflex of previous actions. This body is like an echo, it 
arises in dependence upon conditions. This body is like 


737 





Pháp thán, dén bó Niét-bàn (Nirvana). Sau khi chüng 
đắc họ dà trở lại sanh tử dé cứu độ chúng sanh. Bằng 
tám điều giác ngộ này, họ đã khai hóa tất cả, khiến cho 
chúng sanh hiểu rõ sinh tử, lia bỏ tham dục dé tu theo 
Thánh Đạo. 


Nếu là đệ tử Phật thường xuyên ghi nhớ tám điều 
giác ngộ này thì sẽ diệt trừ hết vô lượng tội. Trực tiếp 
thẳng tiến con đường giác ngộ và sẽ nhanh chóng 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chám 
dứt sanh tử và mãi an trú trong an lạc. 


(Phật thuyết bát đại nhân giác kinh, Đại Chánh 15 
kinh 779, tr. 715b6-c2, do T.T.S và D.S. dich tiéng 
Anh). 


M.116 Chánh niệm về thân 


Đoạn kinh này là sự quán chiếu chủ yếu là vé thân 
thuộc về vật chát nhưng cũng vé thân của cả các yêu 
tô tao nén con người. 


Này các hiền giả! Thân này là vô thường, không ổn 
định, không đáng tin, mỏng manh, yếu đuối, già khụ và 
ngắn ngủi, khó luy, óm dau, dễ đối thay và đầy bệnh 
tật. Đây là lý do tại sao người Trí không nương tựa và 
nó. 


Này các hiền giả! Thân này như bọt mép không thể 
chịu được áp suất. Thân này giống như bong bóng 
sớm bị tan vỡ. Thân này giống như ảo ảnh, tràn ngập ô 
uế và thèm khát. Thân này giống như thân cây chuối 
không có ruột.30 

Than ôi! Thân này giống như sự ràng buộc, buộc 
chặt bởi xương và gân. Thân này giống như ảo tưởng, 
tràn ngập những nhận thức ngây ngô. Thân này giống 
như giác mộng, nó thấy cái không thật. 

Thân này giống như ảo giác, nó hiện ra như cái bóng 
phản chiếu của những hành động trước đó. Thân này 
giống như tiếng vang, do nhân duyên mà hiện khởi. 








này như ánh chớp loé, thoáng chốc tiêu tan. 

Thân này không chủ té, sanh ra từ nhiều duyên. 
Thân này thụ động, như đất. Thân này không tự ngã, 
như nước. Thân này không có mạng căn (linh hồn), 
như ngọn lửa. Thân này không có con người, như gió. 
Thân này không có tự thể, như hư không. 


Thân này không thật, lấy bốn đại làm nhà. Thân này 
rỗng không, không ngã cũng không ngã sở. Thân này 
vô tri, như ngọn cỏ, khúc gỗ, bức tường, cục đất sét, 
ảo giác. Thân này không động, chỉ chuyển động vi sức 
gió. 

Thân này bát tịnh vì chứa dày uế tạp. Thân này hư 
nguy, bị tàn hoại và diệt vong, rơi ra từng mảnh và bị 
phân tán như bụi. Thân này chịu ảnh hưởng bởi bón 
trăm bốn loại bệnh khác nhau. Thân này như giếng 
trên gò, vì sự già bức bách. 

Than ôi! Thân này sẽ chấm dứt, chám dứt bằng cái 
chết. Thân này, được tập thành bởi các Uán, các Giới, 
các Xứ, như một kẻ thù, rắn độc, xóm hoang. 


Do đó, nhân giả cần phải quay lưng đi và tu tập sự 
chán bỏ đôi với nó, thay vào đó nên tâm câu thân Như 
Lai. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.2, sections 8—11, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Chi và bón thién 


Tu chỉ trong các thiền sáu, dựa trên định và niệm 
mãnh liệt, được xem là rất quan trọng đề luyện tâm và 
làm sở y cho tu tuệ. 

Định và Tuệ là hai ba-la-mật cuối cùng trong sáu ba- 
la-mật của BÓ-tát. 





a cloud, characterised by a confused mind, and by its 
eventual dissolution. This body is like a flash of 
lightning, bursting forth for an instant, ephemeral. 

This body has no owner, but arises from various 
different conditions. This body is passive, like the earth. 
This body has no essential self, like water. This body 
has no life force, like a flame. This body has no 
personhood, like the wind. This body has no essential 
nature, like space. 


This body has no origin, but is a coalescence the four 
great elements. This body is empty, without an 
essential self of its own. This body is inanimate, like a 
blade of grass, a piece of wood, a wall, a lump of clay, 
or a hallucination. This body is inactive, turning like a 
windmill. 

This body is worthless, a collection of putrid and foul- 
smelling substances. This body is insignificant; it wears 
out and is destroyed, falling to pieces and being 
scattered like dust. This body is afflicted by the four 
hundred and four different kinds of disease. This body 
is like an ancient, dried-up well, constantly succumbing 
to old age. 

Alas, this body meets its end, culminating in death. 
This body, which consists of the categories of 
existence, the elements, and the sense-bases, is like a 
killer, a poisonous snake, an empty village. 


You should therefore turn away from the body, which 
is like this, and cultivate dispassion towards it, 
cultivating instead a longing for the Tathagata-bogy. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.2, sections 8-11, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


Calm ($amatha) meditation and the four deep 
meditative absorptions 


The cultivation of $amatha in deep meditative 
absorptions, based on strong concentration and 
mindfulness, is seen as an important way to train the 
mind and support the cultivation of wisdom. 

Meditation and wisdom are the last two of the six 
bodhisattva perfections. 


738 





Thán này gióng như dám máy, hiện thực bởi tâm loạn 
động, và nó dần bién mát. Thân này giống như tia 
chớp, chợt lóe rồi tiêu tan. 

Thân này vô chủ nhưng hóa hiện từ nhiều nhân 
duyên khác nhau. Thân này thụ động giống như đất. 
Thân này không có tự ngã giống như nước. Thân này 
không có sức lực của sự sống giống như ngọn lửa. 
Thân này không có tư cách con người giống như gió. 
Thân này không có tự tánh cần thiết giống như hư 
không. 


Thân này không có nguồn gốc nhưng do bốn đại 
chủng hợp thành. Thân này trống rỗng không có tự ngã 
của chính nó. Thân này vô tri giác giống như ngọn cỏ, 
khúc gỗ, bức tường, cục đất sét, ảo ảnh. Thân này 
không hoạt động, lay chuyền như cối xay gió. 

Thân này vô dung vì chứa dày các chất ué tạp. Thân 
này không đáng kể vì nó hư hoại và hủy diệt, phân ra 
từng mảnh và vung vải như hạt bụi. Thân này bị tác 
động bởi bốn trăm bốn căn bệnh khác nhau. Thân này 
gióng như cái giếng cổ, cạn nước thường phải kháng 
cự lại với tuổi già. 

Chao ôi! Thân này đoạn tuyết và chấm dứt trong sự 
chết. Thân này bao gồm các uân, các yếu tố, các nền 
tảng của các giác quan, giống như kẻ sát nhân, con 
rằng độc hay ngôi làng hoang vắng. 


Do vậy, bạn nên xa lánh thân này, cái mà giống như 
vậy, và nén tu tập tâm không tham dục đôi với nó, thay 
vào đó là sự khát ngưỡng thân Như Lai. 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 2, đong ết (V8- 
12, do D.S dịch tiêng Anh). 


THIÊN CHỈ (SAMATHA) VÀ BÓN CẢNH GIỚI 
THIÊN THÂM SÂU 


Việc tu tập thiền chỉ quán trong các cảnh giới thiền 
thâm sâu, dựa vào năng lực định và niệm mạnh được 
xem như là phương pháp quan trọng dé tu tám và thúc 
đầy việc tu tuệ. 

Thiên định và trí tué là hai yếu tố cuối cùng trong sáu 
Ba-la-mật của BÓ-tát. 








M.117 Lợi ích của Thiền 


Đoạn này mô tả các thiền (xem *Th. 140) như là một 
sự trợ giúp lớn trong sự tu tập thắng tiến tâm, nhưng 
cánh giác chó dé bi đắm trước trong các thiền và 
những hứa hẹn tái sinh thiên giới. 


Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng quả vị Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, trước hết nên nhập sơ thiền. 

Sau khi đã nhập sơ thiền như vậy, hãy nên suy nghĩ, 
"Từ sanh tử không biên tế đến nay, ta đã từng nhiều 
lần đạt được thiền này. Ta đã làm những gì cần làm, 
thân tâm tịch tĩnh. Ta đã có được rất nhiều lợi ích từ 
thiền này. 

Nay ta nên trú trong thiền này một làn nữa, làm việc 
cần làm. Đây là chỗ sở y của tất cả công đức.' Kế đến, 
Bồ-tát ấy nên... 

[nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, suy nghĩ cũng 
như vậy.] 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, không có ai trong tất cả 
chúng Bồ-tát ma-ha-tát không y chỉ đệ tứ thiền mà 
phương tiện thẳng vào nhập chánh tánh ly sanh, 
chứng hội chân như, như xả y dị sanh tánh (phàm phu 
tánh). 

Không có ai trong tất cả chúng Bồ-tát ma-ha-tát 
không y chỉ đệ tứ thiền mà phương tiện dẫn phát định 
Kim cang dụ,385 vĩnh viễn đoạn trừ các lậu và chứng 
Như Lai trí... 

Vi vậy, nên biết, Bồ-tát ma-ha-tát trong hội chúng Bò- 
tát nên thường xuyên nhập đệ tứ thiền... 

Tuy hiện nhập tứ thiền mà không đắm vị ngọt lạc thọ 
của tứ thiền, và sanh xứ thắng diệu (sanh thiên) của 
quả đẳng lưu. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, 
pp.1055c11- 28, 1056a11- 21, dich Anh T.T.S. and 
D.S. 





M.117 The benefits of meditative absorption 


This passages describes the meditative absorptions 
(see *Th.140) as greatly aiding spiritual progress, but 
warns against being attached to them and the heavenly 
rebirths they can lead to. 


If a bodhisattva wishes to attain unsurpassed perfect 
awakening, he should first enter the first meditative 
absorption. 

When he has done this, he should reflect, 'Since the 
beginning of samsara, | have attained this absorption 
again and again. | have done what should be done, 
attaining tranquillity of body and mind. | have gained a 
great deal of benefit from this absorption. 

| should now dwell in this absorption again, and do 
what should be done. This is the basis for all beneficial 
karma.' When he has done this, he should ... 

[enter the second, the third and the 
absorptions, reflecting in the same way.] 


fourth 


Moreover, Šãriputra, none of the bodhisattvas, the 
great beings in the assembly of bodhisattvas could, 
without being grounded in the fourth absorption, enter 
the right path which assures liberation, understand 
reality, or abandon the state of ordinary beings. 

No bodhisattvas, great beings, could, without being 
grounded in the fourth absorption, and in the path, 


generate vajra-like meditative concentration, ^84 
completely eliminate all intoxicating inclinations, and 
attain the knowledge of a Buddha. ... 

For this reason, a bodhisattva, a great being in the 
assembly of bodhisattvas should enter the fourth 
absorption again and again. ... 

He should not, though, indulge in the pleasure of the 
fourth absorption or of the wondrous rebirths it can lead 
to. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.7, text 220, 
pp.1055c11—28, 1056a11- 21, trans. T.T.S. and D.S. 


739 





M.117 Những lợi ích của việc chứng nhập thiền 
định 


Đoạn kinh này mô tả các cảnh giới chứng đắc thiền 
dinh (xem *Th.140) giống như là sự trợ giúp đắc lực 
cho quá trình tâm linh, nhưng cũng cảnh báo đừng 
đắm chìm trong đó cũng như việc tái sinh ở các cảnh 
trời mà họ hướng đến. 


Nếu một vi Bó-tát muốn chứng ngộ Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác thì trước tiên vị ấy phải nhập 
vào cảnh thiền thứ nhất (sơ thiền). 

Khi vị ấy đã đạt được sơ thiền rồi, vị ấy nên quán 
tưởng: “Từ lúc bắt đầu vòng sanh tử, ta đã từng chứng 
đạt cảnh giới này nhiều lần. Ta đã hoàn thành những 
cái nên làm, dat được sự tịch tinh của thân và tâm. Ta 
đã từng có được rất nhiều ích lợi từ cảnh thiền này. 

Bây giờ ta nên an trú trong đó trở lại, và làm những 
điều nên làm. Đây là nền tảng của tất cả các phước 
thiện.” Khi vị ấy làm điều này xong, vị ấy nên... 

[nhập vào cõi thiền thứ hai (nhị thiền), thứ ba (tam 
thiền), thứ tư (tứ thiền) và cũng đều phản chiếu như 
vậy. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Không có ai trong chúng 
Bồ-tát ma-ha-tát không nương vào cõi thiền thứ tư mà 
có thể chứng nhập được con đường chon chánh, con 
đường bảo đảm sự giải thoát, hiểu được chân lý, và từ 
bỏ được các nhục nhiễm của chúng sanh bình thường. 

Không có vị Bồ-tát ma-ha-tát nào không nương vào 
cõi thiền thứ tư này và con đường chon chánh này mà 
có thể chứng nhập cảnh chánh định vững chắc như 
Kim-cang3†, diệt trừ hoàn toàn các lậu hoặc và chứng 
đạt được trí tuệ của đức Phật.. 

Vi lý do này mà một vị Bó- tát ma-ha-tát nên nhâp vào 
cånh thièn thứ tư này nhiều làn.. 

Vị ấy không nên đắm chìm trong trại thái vui thích 
của cảnh thiền đó cũng như việc tái sanh thù thắng mà 
con đường đó hướng đến. 


(Kinh Đại bát-nhã ba-la-mật, Đại Chánh 7, kinh 220, 
tr. 1055c11- 28, 1056a11-21, do T.T.S và D.S dịch 
tiéng Anh). 








M.118 Tu tập viễn ly không ly cách mọi người 


Đoạn này nhắn mạnh rằng tu thiền không nên dứt 
mình ra người đời và những yêu câu của họ. 


Kính thưa Đại đức Xá-lợi-phất, thân tâm không thị 
hiện trong ba c6i496 áy mới là độc cư tĩnh tọa. 

Không xuất diệt định, nhưng vẫn thị hiện tất cả các 
oai nghi, ấy mới là độc cư tĩnh tọa. 

Không xả bỏ tướng chứng đắc nhưng vẫn thị hiện 
trong các tướng phàm phu, ấy mới là độc cư tĩnh tọa. 


Tâm không trụ trong, không hành ngoại giới, ấy mới 
là độc cư tĩnh tọa. 

Không dao động trong các kiến thú (xu huống quan 
điểm) mà vẫn thị hiện trong các pháp ba mươi bảy 
phẩm bó-dé, ấy mới là độc cư tĩnh toa.497 

Không đoạn phiền não và sinh tử giới, mà vẫn hội 
nhập Niết-bàn, ấy mới là độc cư tĩnh tọa. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, section 3, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.119 Tu tập Năm pháp 


Đoạn này trích dich từ hướng dán tu tập chi quán, tác 
phẩm có nhiều ảnh hưởng, được viết bởi Trí Khải 
(Zhiyi) (Chih-I, 539-97), sáng tổ của tông Thiên Thai 
(Tian Tai), Trung Hoa, 

nói về những tiền phương tiện để tu tập và chứng 
đắc sơ thiên. 


Ngay cả khi hai mươi pháp trên thực hiện đầy đủ, 





M.118 Meditative seclusion should not cut one off 
from others 


This passage urges that meditation should not cut 
one off from ordinary people and their needs. 


6ãriputra, you should withdraw to meditate, in such a 
way that neither body nor mind appear in the triple 


You should withdraw to meditate, in such a way that 
you do not return to the world from the cessation of 
perception and feeling, but are still able to manifest all 
forms of conduct. 

You should withdraw to meditate, in such a way that 
you do not abandon the characteristics of attainment, 
but are still able to manifest the characteristics of 
ordinary beings. 


You should withdraw to meditate, in such a way that 
your mind neither become fixed on the internal, nor 
wanders towards the external. 

You should withdraw to meditate, in such a way that 
you manifest the thirty-seven practices which help one 


to attain awakening, 496 


views. 

You should withdraw to meditate, in such a way that 
you do not abandon the realm of samsara or the 
defilements, but are still united with nirvana. 


without deviating towards any 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, section 3, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.119 Practising the five spiritual practices 


This passage is from an influential meditation guide 
written by Zhiyi (Chih-I, 539-97), founder of the Chinese 
Tiantai (T ien-fai) school. 

It concerns the proper preparation for meditation and 
the attainment of the first meditative absorption. 


Even if the preceding twenty practices are performed 
740 





M.118 Ăn cu thiền dinh không nén cách biệt với 
người khác 


Đoạn kinh này nêu ra rằng việc tu tập thiền dinh 
không nên xa lánh mình với người thường và những 
nhu câu của họ. 


Này Xá-lợi-phất! Ông nên án cư thiền định theo cách 
hoặc là thân hoặc là tâm không ở trong tam giới32. 

Ông nên án cư thiền dinh theo cách mà không trở lại 
thế giới từ sự chấm dứt của thức và thọ nhưng vẫn có 
thé thị hiện tất cả các tướng trạng. 

Ông nén án cư thiền định theo cách mà không từ bỏ 
các đặc tính của việc chứng ngộ mà vẫn có thể thị hiến 
các đặc tính của các chúng sinh thông thường. 


Ông nên ẩn cư thiền định theo cách mà tâm không 
kiên định bên trong mà cũng không rong ruồi ra bên 
ngoài. 

Ông nên án cư thiền dinh theo cách mà biểu hiện ba 
mươi bảy pháp thực hành để đạt được sự chứng 


đắc33 mà không thiên lệch theo bất kỳ quan điểm nào. 

Ông nén án tu thiền định theo cách mà không phải từ 
bỏ thế giới sinh tử hay phiền não nhiễm ô nhưng vẫn 
hội chứng niết-bàn. 


(Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, chương 3, phần 3, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


M.119 Thực tập năm pháp quán tâm 


Đoạn văn này được trích lục từ những lời hướng dẫn 
thiền tập rất có sức ảnh hưởng của Ngài Trí Khải 
(Zhiyi) (Chil-I, 539-97), tá sw khai sáng tông Thiên Thai 
(Tien-f ai) của Trung Hoa. 

Kinh văn dé cập đến sự chuẩn bi cần thiết dé thiền 
tập và chứng đạt cảnh thiền thứ nhất (sơ thiên). 


Cho dù khi hai mươi pháp trước đó đã được thực tập 








nếu không khao khát ước ao, không khổ sách thân 
tâm, không niệm tưởng phương tiện, không nhất tâm 
quyết chí, thì chỉ và quán không do đâu mà hiện tiền. 

Nếu có thể vui thích tu tập không nhàm chán, ngày 
đêm không mệt mỏi, niệm niệm tiếp nói liên tục, khéo 
nắm được ý chỉ, nhất tâm không đổi khác, người ấy có 
thể tiến tới con đường trước mặt. 

Tâm chuyên nhất như bánh lái. Trí tuệ sắc bén như 
mũi tàu, và ba thứ còn lại như mái chèo. Nếu thiếu một 
trong những thứ này thì con tàu không thể hoạt động. 

Cũng như một con chim đang bay dùng đôi mắt dé 
nhìn, dùng đuôi để lái, dùng cánh đề vỗ tới. Không có 
năm pháp này sẽ rất khó để hành thiền, huống gì là 
đắc định... 


'Great Calm and Insight / Mo-ho Zhi-Guan of Zhiyi, 
ch.6, section on The Twenty-Five Preliminary Ways 
and Means for Observation of the Mind, Taisho Vol.46, 
text 1911, p.48a15-22, b02-04, 11—13, 17-18, dich 
Anh from Chinese by D.S. 


M.120 Tu táp Thién Chi 


Doan này mó tà các giai doan tu táp Samatha (tinh 
chi, dinh táp trung), tiéng Trung Hoa là zhi (chi): 'dinh 
chỉ hoặc dừng, sau khi khởi làm cho tám tinh lặng và 
so bó tu tập quán. 

Nó liên quan đến việc quan sát bán chát sâu xa của 
tâm. 


Người tu tập Chỉ thì nên ở nơi vắng lặng, ngồi kiết- 
già, thân dựng thẳng, 

ý chuyên chú, không y tựa hơi thở, không y tựa hình 
sắc, không y tựa hư không, không y tựa đất, nước, gió, 
lửa, hoặc gió, cho đến không y tựa những gì được 
thấy, nghe, cảm, biết; loại trừ tất cả các tưởng và khái 
niệm, và loại trừ luôn cả ý tưởng loại trừ. 

Tất cả các pháp bản lai không sanh không diệt, vì là 





fully, one will not experience calm if one is not happy, if 
one does not yearn for it, if one does not 
conscientiously discipline one's body and mind, if one 
is not mindful of one's perceptions, if one does not 
apply skill in means, and if one does not establish one's 
mind in one-pointed concentration. 

One will be able to make progress if one is able to 
enjoy one's practice with no resistance, if one is able to 
practise tirelessly day and night, if one is able to 
maintain constant mindfulness, if one is able to properly 
understand the goal, and if one keeps one's mind 
established in one-pointed concentration, without 
wavering. 

One-pointed concentration is like the rudder of a ship. 
Astute wisdom is like the bow, and the other three are 
like the oars. If one of these things is missing, the ship 
will not be able to function. 

It is also like a bird which looks with its eyes, steers 
with its tail, and propels itself forward with its wings. 
Without these five practices, it will be difficult to 
meditate, let alone attain meditative concentration. ... 


Great Calm and Insight! / Mo-ho Zhi-Guan of Zhiyi, 
ch.6, section on The Twenty-Five Preliminary Ways 
and Means for Observation of the Mind, Taisho Vol.46, 
text 1911, p.48a15—22, b02—04, 11—13, 17— 18, trans. 
from Chinese by D.S. 


M.120 The practice of deep calm 


This passage describes a deep phase of the practice 
of $amatha ('calm' meditative concentration), Chinese 
zhi ('cessation' or stopping), after initially stilling the 
mind and developing preliminary insight. 

It concerns attunement to the deep nature of the 
mind. 


Someone who wishes to practise calm should dwell 
in a quiet place, crossing the legs, and straightening 
the body. 

They should establish the mind in the proper way, not 
focusing on the air of the breath, nor on empty space, 
nor on earth, water, fire, or wind, nor on what is seen, 
heard, perceived, or known. All speculative thought and 
concepts should be removed. Even the thought of 


741 





trọn ven thi hành giả vẫn không thé trải nghiệm được 
sự tĩnh tại nếu như không có hạnh phúc hay không 
khát ngưỡng về sự tĩnh tại đó, hoặc không có ý thức 
rèn luyện thân tâm, hay không nhớ nghĩ về các niệm 
tưởng, hay không áp dụng được kỹ năng trong phương 
tiện, hay không chuyên nhất tâm trí được. 

Hành giả có thể thăng tiến nếu có thể thích thú việc 
thực tập mà không kháng cự, hoặc có thé tinh tấn tu 
tập ngày đêm, có thể duy trì trạng thái chánh niệm liên 
tục, hoặc có thể hiểu được một cách đúng đắn mục 
đích hướng đến, hoặc chuyên nhất tâm trí mà không 
dao động. 

Trạng thái nhất tâm giống như bánh lái của con tàu. 
Trí tuệ sáng suốt giống như cái mũi tàu, và ba pháp 
còn lại giống như các mái chèo. Nếu một trong thiết bị 
này bị mát đi thi con tàu sẽ không chay được. 

Cüng gióng nhu con chim nhin báng dói mát, dinh 
huóng báng cái duói, và bay di bằng đôi cánh. Khóng 
có các pháp thuc hành này thì thật khó cho hành giả 
thiền tập huống hồ là mong đạt được sự an định. 


(Đại chỉ quán, chương 6, phần về Hai mươi lăm 
phương pháp quán tâm, Đại Chánh 46, kinh 1911, tr. 
48a15-22, b03-04, 11-13, 17-18, do D.S. dịch tiêng 
Anh). 


M.120 Thực tập thiền chi 


Đoạn văn này mô tả vé giai đoạn sâu của việc thực 
tập thiên chi sau giai đoạn đầu đã tịnh chi được tâm và 
đạt được trí sáng cơ bản, điều đó liên quan đến việc 
nhìn thấu bản chát sâu sắc của tâm. 

(Thiền chỉ (Samatha) (thiên tịnh chỉ), tiếng Trung Hoa 
goi là “chỉ” (nghĩa là “chắm dứt” hay “dừng lai"). 


Hành giả muốn thực tập thiền chỉ thì nên ở một nơi 
thanh vãng, ngồi kiết già và thẳng đứng toàn thân. 

Vị ấy nên thiết lập tâm một cách hợp lý, không tập 
trung vào khí vào ra của hơi thở, cũng không tập trung 
vào đất, nước, lửa và gió, cho đến tất cả những gì 
được thấy, nghe, cảm nhận và biết. Vị ấy nên từ bỏ tất 
cả các ý tưởng và khái niệm có mặt từ trước. 

Các hiện tượng hoặc không sanh không diệt bởi vì 








vô tướng. Tâm trước nương nơi cảnh, tâm tiếp theo 
dên xả ly nơi cảnh. Niệm sau nương nơi tâm, lại xả nơi 
tâm. 


Nếu tâm dong ruồi ngoại cảnh, thâu nhiếp trụ lại nội 
tâm. Sau đó, lại khởi tâm, mà không chấp thủ tướng 
của tâm. 

Vì lia chân như thì không có gì khả đắc. Đi, đứng, 
ngồi, nằm, trong mọi thời, tu hành như vậy, thường 
xuyên không gián đoạn, dàn dàn thé nhập chân như 
tam-muội, cuối cùng chiết phục phiền não, 

tín tâm tăng trưởng, chóng thành bát thối. Nếu tâm 
còn nghi hoặc, phi báng, không tin, thì bi quán chặt bởi 
nghiệp chướng, ngã mạn, giải đãi, những hạng người 
như vậy không thé nhập chân như tam-muội. 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the Mahãyäna' 
/ Dasheng qixinlun (dich Anh by Siksananda), Taisho, 
vol. 32, text 1667, p. 590b25-c6, dich Anh T.T.S. and 
D.S. 


Tu Quán 
M.121 Tu tập quán sát rõ ràng 


Đoạn này mô tả pháp tu Quán, tiếng Trung Hoa là 
guan (quán sát rõ ràng), tập trung vào bản chát huyễn 
ảo của thế giới và bản chất khỗ đau của các pháp 
duyên sinh dưới sự ngự trị của vô minh. 


Nếu duy nhất tu Chỉ, thì tâm lặn chìm, hoặc sinh 
biếng nhác, không ưa thích các điều thiện và xa rời tâm 
đại bi. Vi lẽ đó, ta nên kiêm tu chỉ với quán. Tu nhu thế 
nào? Nên quán tất cả các pháp trong thế gian luôn sinh 
diệt biến đổi không ngừng. Vì vô thường nên khổ, và vì 





removing is to be removed. 

Phenomena neither appear nor disappear, as they 
have no characteristics. His mind, which was previously 
dependent on the objective field, should be removed 
from the objective field. Subsequently, his thought, 
which is dependent on the mind, should be removed 
from the mind. 


If the mind chases after external objects, it must 
become absorbed in the internal mind. If the mind 
becomes aroused, then he should not grasp at the 
characteristics of the mind, as when one is not attached 
to reality, there is nothing to grasp. 

If he always practises in this way without interruption, 
whether he is walking, standing, sitting, or lying down, 
then he will be able to gradually enter into the 
meditative concentration of reality, and rid himself of all 
defilements. 

In this way, the mind of faith is developed, and before 
long he will reach the stage of irreversibility. If his mind 
remains obscured by doubt, uncertainty, harsh 
thoughts, and a lack of faith, bound by karmic 
obstructions, arrogance, and laziness, he will not be 
able to enter into the meditative concentration of reality. 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the Mahayana' 
/ Dasheng qixinlun (trans. by Siksananda), Taisho, vol. 
32, text 1667, p. 590b25-c6, trans. T.T.S. and D.S. 


Insight (vipa$yanà) meditation 
M.121 The practice of clear observation 


This passage describes the practice of vipa$yana 
(insight) meditation, Chinese guan (‘clear observation’), 
which focuses on the ephemeral nature of the world, 
and the painful nature of conditioned existence under 
the sway of spiritual ignorance. 


If one only practises calm, the mind may sink down, 
and become lazy. One may start to feel an aversion to 
doing good deeds, and great compassion will be far 
away. Because of this, one should practise insight at 
the same time as calm. How should this be done? One 


742 





chúng không có bán thé. Tâm, cái mà trước đây đã 
từng nương vào cảnh giới khách quan nên diệt trừ khỏi 
cảnh giới ấy. Theo đó, suy nghĩ nương vào tâm cũng 
nên được dứt trừ khỏi tâm. 


Nếu tâm theo đuổi các đối tượng bên ngoài thì nó 
nên phải được an định trong nội tâm. Nếu tâm bị lay 
động thì không nên bám víu lấy những bản chất của 
nó, bởi vì khi nó không gắn kết với sự thật thì không có 
gi dé nắm bắt. 

Nếu vị ấy thực tập theo cách này mà không gián 
đoạn trong khi đi, đứng, ngồi và nắm, và sau đó dần 
dàn có thé chứng nhập được dinh chân thật và tự minh 
diệt trừ được tất cả các nhiễm ô phiền não. 

Bằng cách này, tín tâm được tăng trưởng, không bao 
lâu sẽ đạt được trạng thái không thối chuyển. Nếu tâm 
vị ấy vẫn còn bị che khuất bởi sự nghi hoặc, không 
chắc chắn, bởi các ý nghĩ thô thiển và bởi sự thiếu 
niềm tin, hay nếu tâm vị ấy bị ràng buộc bởi các nghiệp 
chướng, kiêu ngạo, và lười biếng thì vị ấy không thé 
chứng nhập được định chân thật. 


(Luận Đại thừa khởi tín, Đại Chánh 32, kinh 1667, tr. 
590b25, do T.T.S và D.S dich tiéng Anh). 


THIÊN QUÁN (VIPASYANÄ) 
M.121 Thực tập quan sát rõ ràng 


Đoạn này mô tả về việc thực tập thiền quán 
(vipasyana), tiếng Trung Hoa gọi là “quan sát rõ ràng,’ 
cái mà tập trung vào bản chát phù du của thế giới và 
bản chát khó đau của sự tôn tại do nhân duyên dưới sự 
chiếm ngự của vô minh. 


Nếu một hành giả tu tập thiền chỉ thì tâm sẽ lắng 
xuống và trở nên lười biếng. Vị ấy bắt đầu bắt đầu cảm 
giác ghét bỏ các thiện nghiệp và xa lánh tâm từ bi. Vì 
điều này mà hành giả nên thực tập thiền quán và thiền 
chỉ cùng lúc. Điều này nên được làm như thế nào? 








khó nên vô ngã. 

Hãy quán tất cả các pháp quá khứ đều như chiêm 
bao, các pháp hiện tại như ánh chớp, và các pháp vị lai 
đều như mây nói, đột nhiên hiện khởi. Hãy quán thân 
thé thảy đều bát tịnh, chứa dày vi trùng, trộn lẫn với 
những thứ bán thiu và phién não. Quán sát các pháp 
mà phàm phu nhin thầy, ở trong cái không có gì mà 
quấy quá chấp là có. Quán sát tất cả các pháp do 
duyên sinh đều như huyễn, rốt ráo không có thực. 

Quán sát đệ nhất nghĩa đế không phải là sở hành 
của tâm, không thé thí du dé biết, không thé bằng ngón 
thuyết để diễn bày. Quán sát hết thảy chúng sanh, từ 
vô thỉ đến nay, do lực huân tập bởi vô minh, phải lãnh 
thọ vô lượng đại khó của thân và tâm. 

Quán sát, hiện tại, vị lai, cũng vậy. Sinh tử là vô biên, 
vô hạn, khó thoát, khó vượt qua, chúng sanh thường bị 
dính mắc trong đó, mà không hay giác sát, thật đáng 
thương thay! 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the Mahàyàna' 
/ Dasheng qixinlun (dich Anh by Siksananda), Taisho, 
Vol. 32, text 1667, p. 591a16-b5, dich Anh T.T.S. and 
D.S. 


M.122 Ba Giải thoát món 


Đoạn này tập trung vào ba vô lậu định, hay tuệ quán 
sát: các pháp hữu vi là Không, 'tróng rỗng' không có tự 
tánh (tánh không; xem *M.137—41), Vô tướng, không 
có dẫu hiệu hay biểu hiện để xác định nó thực sự là gì 
(animitta) và Vô nguyện, không phải là một cái gì đó dé 
ước nguyện (apranihita). 


Này Thiện Hiện (Subhüti), tướng Đại thừa của BÓ-tát 





should attain insight into the world, seeing that all 
phenomena appear and disappear without interruption. 
Because they are impermanent, they are painful, and 
because they are painful, they lack an essential self. 

One should regard what has happened in the past as 
being like a dream, what is happening in the present as 
being like a flash of lightening, and what will happen in 
the future as being like a cloud which emerges 
suddenly. One should regard the body and everything 
associated with it as being impure, replete with worms 
and tiny creatures mixed with filth and defilements. One 
should see that the foolish falsely conceive of existence 
in non-existence. 

One should see that all phenomena arise on the 
basis of conditions, that everything is ultimately 
unsubstantial, like a conjuror's trick. One should see 
that the ultimate truth is beyond the scope of the mind; 
it is beyond comparison, indescribable. One should 
think about living beings, and see that throughout 
beginningless time, they have all been under the 
influence of ignorance and have suffered from 
immeasurable distress of mind and body. 

One should see that this is the case too in the 
present, and will be so in the future. Samsara is 
immeasurable, endless, difficult to escape from, and 
difficult to cross over. They are stuck there, unable to 
see things clearly. What great empathy one should 
have for them! 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the Mahayana' 
/ Dasheng qixinlun (trans. by Siksananda), Taisho, Vol. 
32, text 1667, p. 591a16-b5, trans. T.T.S. and D.S. 


M.122 Meditation on the three gateways to 
liberation 


This passage focuses on three deep insights: that all 
phenomena are 'empty' of any inherent nature / 
inherent existence (their ‘emptiness’, see *M.137—41), 
lack any defining characteristic marks (animitta), and 
are not something that should be wished for 
(apranihita). 


Subhüti, the essence of the Mahayana of a 


743 





Hành giả nên nhìn vào thế giới, nhìn thấy tất cả các 
hiện tượng biến hiện không ngừng. Bởi vì chúng vô 
thường nén đau khổ, vi đau khó mà không có bản ngã 
cần thiết. 

Hành giả nên xem những điều xảy ra trong quá khứ 
giống như một giác mộng, những điều đang diễn ra ở 
hiện tại như một tia chớp, và những điều sẽ xảy ra 
trong tương lai giống như một đám mây đột nhiên hiện 
ra. Hành giả nên xem thân và các yếu tố liên quan đến 
thân đều bắt tịnh, chứa đầy vi trüng và các sinh vật nhỏ 
nhít trộn lẫn với bụi bán và các phiền não nhiễm 6. 
Hành giả nên nhìn thấy rằng kẻ phàm phu lầm tưởng 
nhận ra các pháp. 

Hành giả nên nhận ra tất cả các hiện tượng sinh khởi 
đều trên nền tảng của nhân duyên, và mọi thứ rốt cuộc 
rồi cũng hư huyễn giống như trò lừa của nhà ảo thuật. 
Hành giả nên nhận thấy chân lý cuối cùng thì vượt 
thoát khỏi phạm vi của tâm; vượt thoát khỏi việc tương 
quan so sánh và không thể mô tả được. Hành giả nên 
nghĩ về chúng sanh, và nhận thấy từ vô thi họ đã từng 
chịu tác động của vô minh và đã chịu đựng vô lượng 
khổ của thân và tâm. 

Hành giả nên nhìn ra được đây cũng thực trạng của 
hiện tại, và vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Sanh tử là 
mênh mông, vô hạn, khó thoát khỏi và khó vượt qua. 
Chúng sanh bị mắc kẹt trong đó mà không thấy được 
một cách rõ ràng. Thật là thương cảm cho ho! 


(Luận Đại thừa khởi tín, Đại Chánh 32, kinh 1667, tr. 
591a16-5, do T.T.S và D.S dịch tiêng Anh). 


M.122 Thiền tập vé ba cách cửa giải thoát 


Đoạn này tập trung vào ba định vô lậu: rằng tất cả 
các hiện tượng đều rồng. rỗng,” ' không có bắt kỳ đặc 
tính gì có hữu hay sự tôn tại có hữu (Tánh “trống 
không” của chúng ; xem *M.137-41), thiếu mọi dấu hiệu 
được trưng dé xác dinh (animitta), và không phải cái 
mà nén được hướng đến (apranihita). 


Này Thiện Hiện (Subhüti), sự tinh túy của Đại thừa 








ma-ha-tát là ba tam-ma-dia (samādhi / chánh định). Ba 
tam-ma-dia này là gi? 


Dai Bồ-tát khi tu hành bát-nhà ba-la-mát-da, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, quán tự tướng của các pháp 
đều là Không, tâm được an trụ, đây gọi là cửa vào giải 
thoát là Không, cũng goi là Không tam-ma-dia.... 


Thứ hai, Đại Bồ-tát khi tu hành bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của 
các pháp là Không nên đều không có tướng, tâm được 
an trụ, đây gọi là cửa vào giải thoát là Vô tướng, cũng 
gọi là Vô tướng tam- ma-địa. 


Thứ ba, Đại Bồ-tát khi tu hành bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của 
các pháp là Không nên đều không có gì dé ước 
nguyện, tâm được an trụ, đây gọi là cửa vào giải thoát 
là Vô nguyện, cũng gọi là tam- ma-địa Vô nguyện. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.5, text 220, 
p-300b12-23; cf. vol.8, text 223, p.254c13—19, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


M.123 Toa thiên chánh quán thực tướng 


Trong đoạn kinh này, Trí Khải (Zhiyi), tông Thiên 
Thai, diễn tả phương pháp quan sát tâm đê thây được 
bản tánh chân thật của nó. 


Hành giả sau khi tụng kinh xong, nên ngồi xuống trên 
giường dây, y phục tè chỉnh, ngồi tháng người, nhắm 
mắt, ngậm miệng, điều hòa hơi thở, buông lỏng thân 
tâm, mỗi việc đều như đã nói trong phần “Tiền phương 
tiện. Sau đó nhiếp niệm chánh quán, phá trừ nghiệp 
tội. 





bodhisattva, a great being, is the three kinds of 
meditative concentration. What are these three kinds of 
meditative concentration? 


When a bodhisattva cultivates the perfection of 
wisdom, based on the approach of non-attainment, he 
firstly attains insight into the essential nature of all 
phenomena, and sees that everything is empty. His 
mind becomes firmly established in this insight. This is 
called the gateway to liberation through emptiness, or 
the meditative concentration of emptiness. ... 


Secondly, he attains insight into the essential nature 
of all phenomena, and sees that everything is empty, 
and therefore has no characteristics. His mind 
becomes firmly established in this insight. This is called 
the gateway to liberation through the freedom from 
characteristics, or the meditative concentration of 
freedom from characteristics. ... 


Thirdly, he attains insight into the essential nature of 
all phenomena, and sees that all is empty, and 
therefore has no aspirations. His mind becomes firmly 
established in this insight. This is called the gateway to 
liberation through freedom from aspirations, or 
meditative concentration of freedom from aspirations. 


Maha-prajfiaparamita Sūtra, Taisho vol.5, text 220, 
p.300b12-23; cf. vol.8, text 223, p.254c13-19, trans. 
T.T.S. and D.S. 


M.123 Seated meditation and clear insight into the 
true spiritual aspect of reality 


In this passage, Zhiyi of the Tiantai school describes 
how one should observe the mind so as to understand 
its true nature. 


The practitioner has already practised the path by 
reciting sütras. He should sit down on a string bed, 
neatly adjust his clothes, and sit with his body erect. He 
should breathe calmly, and relax his body and mind, as 
described in the section on ‘Prerequisites for 
Meditation. He should then be mindful of genuine 


744 





Bò-tát là ba loại định vô lậu. Những gì là ba? 


Trước hết, Bồ-tát tu tập trí tuệ ba-la-mật dựa vào 
phương pháp vô sở đắc, vị ấy quán chiếu về bản chất 
thiết yếu của tất cả các hiện tượng, và nhìn ra được 
mọi thứ đều rỗng không. Tâm vị ấy trở nên kiên định 
trong phép quán này. Đây được gọi là cánh cửa đưa 
đến giải thoát thông qua tánh Không, hay là thiền quán 
Không (Không môn). 


Thứ hai, Bồ-tát quán chiếu về bản chất thiết yếu của 
tất cả hiện tượng, và nhận thấy rằng mọi thứ đều rỗng 
không, và do vậy không có tự tánh. Tâm vị ấy trở nên 
kiên định trong phép quán này. Đây được gọi là cánh 
cửa đưa đến giải thoát thông qua đặc tính không 
tướng, hay còn gọi là thiền quán không tướng (Vô 
tướng môn). 


Thứ ba, Bồ-tát quán chiếu về bản chất thiết yếu của 
tất cả hiện tượng, và nhận thấy rằng tất cả đều rỗng 
không, và do vậy không có nguyện ước. Tâm vị ấy trở 
nên kiên định trong phép quán này. Đây được gọi là 
cánh cửa đưa đến giải thoát thông qua đặc tính không 
nguyện ước, hay còn gọi là thiền quán không nguyện 
ước (Vô nguyện môn / Vô tác môn). 


(Kinh Đại bát-nhã ba-la-mật, Đại Chánh 5, kinh 220, 
tr. 300b12- 23; tham chiêu tập 8, bài 223, tr. 254c13- 
19, do T.T.S và D.S dịch tiêng Anh). 


M.123 Tọa thiền và quán chiếu rõ bản chất thực 
của sự thật 


Trong đoạn kinh này, ngài Trí Khải (Zhiyi) của tông 
Thiên Thai (Tiantai school) mô tả cách mà vị hành giả 
quán chiếu tâm dé hiéu thấu đặc tính thực của nó. 


Hành giả sau khi tụng kinh xong nên ngồi xuống trên 
giường dây, chỉnh chu y phục, và ngồi với thân thẳng 
đứng. Vị ây nên hít thở thật sâu, và thư giãn thân tâm 
như được mô tả trong phần “Điều kiện tiên quyết để 
thiền tập.” Sau đó, vị ây nén nhiếp tâm quán chiếu 
chân thật, và rời bỏ tất cả các hành nghiệp xấu ác 








Thế nào gọi là chánh quán? Như Pháp của Bồ-tát, 
không đoạn kết sử, cũng không trụ biển kết sử, quán 
tướng Không, Như thực của hết thảy pháp. Đây gọi là 
chánh quán. 


Thế nào gọi là quán tất cả đều Không? Hành giả phải 
quán sát tường tận mỗi một niệm hiện tại vọng khởi tùy 
theo đối tượng sở duyên... 

Tìm tâm trong các nhân duyên khác nhau như vậy, 
rốt ráo tìm không thể được. Tâm như mộng huyễn, 
không thật, văng lặng như hư không, không tên, không 
tướng và không thể phân biệt. 


Lúc bấy giờ, hành giả tâm chính là sinh tử mà còn 
không thấy, huống nữa thấy tâm chính là Niết-bàn. Sở 
quán đã không thé nắm bát được, thì năng quán cũng 
không tồn tại; không thủ không xả, không tựa, không 
dính; 

tất cả các niệm tưởng không khởi; tâm thường tịch 
nhiên, cũng không trụ tịch nhiên; đường ngôn ngữ bị 
cắt đứt không thể diễn bày. 


Tuy không đạt được cái tướng của tâm mà không 
phải là tâm, nhưng cũng thông suốt rõ ràng tất cả các 
pháp là tâm mà không phải là tâm; hết thảy đều như 
huyễn hóa... 


Tất cả các pháp - tội phước do vọng tưởng điên đảo 
gây ra đều sinh khởi từ tâm, lìa tâm ra thì không có tội 
phước, và tất cả pháp. 

Nếu quán tâm không có tâm thì tội phước không có 
chủ; biết tự tánh của tội phước tánh vốn không, thì tất 
cả các pháp đều không. 

Khi quán như vậy, có thể phá trừ hết thảy điên đảo 
của sinh tử; ba độc, vọng tưởng và những ác nghiệp 





insight, and cut himself off 
unwholesome actions. 


from his previous 


What is clear and genuine insight? As in the Dharma 
of the bodhisattva, the practitioner is not released from 
the defilements, nor does he remain in the sea of 
defilements. He gains insight into the emptiness of all 
phenomena, and sees them as they really are. This is 
genuine insight. 


What is insight into the emptiness of all phenomena? 
The practitioner should carefully cultivate insight into 
each thought as it arises, and into the distorted mind 
that accompanies it. ... 

He searches for his mind amongst the various 
different kinds of causes and conditions, but cannot find 
it. The mind is like a dream. It is not real. It is calm, like 
space. It has no name and no characteristics, and it 
cannot be conceptualised. 


At this time, the practitioner does not see that his 
mind is samsara. How could he see that it is nirvana? 
As he has not attained this insight, he cannot preserve 
it He does not attain anything. He does not give 
anything up. He does not rely on anything. He is not 
attached to anything. 

No thoughts arise in his mind, and he is tranquil. He 
does not dwell in this tranquillity, though. This is 
ineffable. It cannot be put into words. 


Although he does not find any characteristic of mind 
or no-mind, he nonetheless understands the teaching 
of mind and no-mind. Absolutely everything is like an 
illusion. ... 


All delusions and distortions, which create all 
phenomena — unwholesome actions as well as good 
fortune — arise from the mind. Outside of the mind, 
there are no unwholesome actions or any good fortune. 

Indeed, there are no phenomena. If the practitioner 
has insight into the mind and no-mind, he will see that 
unwholesome actions and good fortune have no owner. 
When he understands that unwholesome actions and 


745 





trước đây. 


Quán chân thật là gì? Như trong các Pháp của Bó- 
tát, hành giả không từ bó các nhiễm ô phiền não, cũng 
không an trụ trong biển nhiễm ô phiền não. Vị ấy quán 
chiếu về tánh không của tất cả hiện tượng và nhìn thấy 
chúng như thật. Đây chính là quán chân thật (chánh 
quán). 


Quán không đối với các hiện tượng là gì? Hành giả 
nên quán chiếu thận trọng về mỗi ý nghĩ sinh khởi, và 
sau đó quán chiếu về mỗi vọng tưởng đi kèm.. 

Vị Ấy tìm tâm giữa những nhân duyên khác nhau 
nhưng không tìm thấy nó. Tâm lúc này giống như ảo 
mộng. Nó không thật. Nó vắng lặng như hư không. Nó 
không có danh xưng, không có tự tướng, và cũng 
không thể giải thích được. 


Lúc này đây, hành giả không nhìn thấy rằng tâm là 
sinh từ. Làm sao vị ấy có thể nhận thấy tâm là Niết- 
bàn? Bởi vì vị ấy không thành tựu được phép quán này 
nên cũng không thể duy trì nó. Vị ấy không đạt được 
điều gì cả. Vị áy cũng không từ bỏ điều gì. Vị ấy không 
phụ thuộc vào cái gì. Vị ấy cũng không chấp chặt vào 
cái gì. 

Không có ý niệm sanh khởi, và vị ấy trở nên tịch tịnh 
dầu cho vị ấy không an trụ trong trạng thái tịch tịnh ấy. 
Điều này không thé diễn tả được. Nó không thé viết ra 
bằng ngôn ngữ được. 


Mặc dù vị ấy không tìm thấy tự tướng của tâm hay 
không có tâm nhưng vị ấy vẫn có thé hiểu được lời day 
của tâm và không tâm. Tát cả mọi thứ như là ảo 
tưởng... 


Tất cả những vọng tưởng, điên đảo tạo nên tất cả 
hiện tượng — ác nghiệp cũng như thiện nghiệp, đều từ 
tâm mà sinh khởi. Ngoài tâm ra, không có thiện nghiệp 
cũng không có ác nghiệp. 

Thực sự, không có hiện tượng. Nếu hành giả quán 
chiếu về tâm và không tâm, vị ấy sẽ nhận thấy răng 
thiện nghiệp và ác nghiệp đều không có chủ thé. Khi vị 
ấy hiểu được rằng thiện nghiệp và ác nghiệp đều 








cực nặng, 


cũng không có gì để phá, thân tâm thanh tịnh và 
trong môi niệm soi rõ các pháp, không lãnh thọ, không 
dính mắc âm (uân) giới vi tê. 

Do nhân duyên này mà được tương ưng với tam- 
muội. Nhờ năng lực của tam-muội, liên thây Phó 
Hièn488 cùng mười phương chư Phật xoa đảnh 
đầu#89 thuyết pháp. 


‘Confessional Samadhi of the Lotus Sütra' | Fa-hua 
San-mei Chan- yi, by Zhiyi, section 10, Taishõ vol.46, 
text 1941, p. 945a10-15, a20-26, b01-07, dich Anh 
from Chinese by D.S. 


Thiền (Chan / Zen) 


Ó Bóng Á, tóng phái chü trong tw duy nhiéu nhát 
duoc goi là ‘Chan’ ở Trung Hoa ('Thién' ở Việt Nam, 
‘Seon’ ở Hàn Quốc, ‘Zen’ ở Nhật Bản): xem *M.I.6. 


M.124 Phương pháp tọa thién^90 


Đoạn này do Trường Lư Tông Trách (Changlu 
Zongze), mát 11072, một Thiền sư có ảnh hưởng lón. 

Cám nang “Tọa thiên nghi" của sư được phó biến 
rộng rãi làm quy củ cho các hành giả thiền ở Trung Hoa 
và Hàn Quốc. 


Bồ-tát học bát-nhã trước phải phát khởi tâm đại bị, 
phát nguyện rộng lớn, chuyên tu tam-muội và thé độ tất 
cả chúng sanh, chứ không riêng mình cầu giải thoát. 

Do đó, hành giả nên buông bỏ các duyên, dứt trừ 
mọi việc của thế gian, thân tâm như một, động tĩnh 
không có kẽ hở; ăn và uống không quá ít cũng không 





good fortune are empty of inherent existence, he sees 
that all phenomena are empty. 

When he has developed insight in this way, he is able 
to break down all of the distortions of samsara, the 
three poisons, delusion, and the heaviest kinds of 
unwholesome actions. 


There is then nothing to break down. Body and mind 
are purified, and in his awareness all phenomena are 
illuminated. He does not have the slightest perception 
of or attachment to the eighteen elements or the five 
categories of existence. 

Because of this, he attains meditative concentration. 
Because of his meditative concentration, he sees 


487 and the Buddhas of the ten 
q498 


Samantabhadra 


directions lay their hands upon his hea and teach 


him the Dharma. 


‘Confessional Samadhi of the Lotus Sütra' | Fa-hua 
San-mei Chan-yi, by Zhiyi, section 10, Taishō vol.46, 
text 954, p.a10-15, a20-26, b01-07, trans. from 
Chinese by D.S. 


Chan / Zen meditation 


In East Asia, the school which has most emphasized 
meditation is known as Chan in China (Thien in 
Vietnam, Seon in Korea, Zen in Japan): see *MI.6. 


M.124 How to sit in meditation ^9? 


This passage comes from Changlu Zongze (d. 
1107?), who was a very influential Chan master. His 

'Manual for Seated Meditation Practice' has been 
popular among practitioners as a standard in China and 
Korea. 


A learned bodhisattva should begin by cultivating a 
mind filled with great compassion. He should make a 
great vow to cultivate perfect meditative concentration, 
and commit himself to saving all living beings, not 
seeking liberation for himself alone. 

You should therefore abandon all conditioned things, 


746 





khóng tu tánh. 

Khi vị ấy thực tập quán chiếu nhu váy, vi ấy có thé 
diệt trừ hết thảy mọi điên đảo sanh tử; ba độc, vọng 
tưởng, và những ác nghiệp nặng nhát. 


Sau đó còn không có gì để diệt trừ. Thân tâm thanh 
tịnh, và trong nhận thức thì tất cả hiện tượng đều được 
soi sáng. Vị ấy không có cảm thọ dù vi tế nhất hay 
vướng mắc đối với mười tám giới (sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần và sinh ra sáu thức) hay năm uán (sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức). 

Nhờ quán chiếu như vậy, vị ấy thành tựu được năng 
lực thiền định. Nhờ năng lực thiền định mà vị ấy thấy 
được ngài Phổ Hiền Bồ-tát (Samantabhadra)94 cùng 
các đức Phật khắp mười phương dùng tay xoa đầu35 
và thuyết Pháp. 


(Pháp hoa tam muội sám nghi do ngài Trí Khải (Zhiyi) 
soạn, phân 10, Đại Chánh 46, bài 954, tr. a10-15, a20- 
26, b01-07, do D.S dịch tiêng Anh). 


THIÊN ZEN / CHAN 


Ở Đông Á, tông phái mà chú trọng pháp môn thiên 
quán như là Chan ở Trung Hoa (Thiên ở Việt Nam, 
Seon ở Hàn Quóc và Zen ở Nhật Bản): Xem *M.6. 


M.124 Cách ngồi thiền 36 


Đoạn này trích từ Trường Lư Tông Trách (Changlu 
Zongze) (mắt năm 1107), vị thiền sư có rất có ảnh 
hưởng. 

Cám nang "Thuc Táp Ngồi Thiền” đã từng phó bién 
đối với các thiền sinh ở Trung Hoa và Nhật Bản. 


Một vị Bồ-tát uyên thâm nên khởi đầu bằng cách phát 
tâm đại bi. Vị ấy nên phát đại nguyện tu tập thiền ba-la- 
mật và cứu độ tất cả chúng sanh mà không chỉ tìm cầu 
sự giải thoát cho riêng mình. 

Do vậy, vị ấy nên từ bỏ tất cả các nhân duyên ràng 
buộc, và dứt bỏ hết mọi việc của thế gian. Thân tâm 








quá nhiều; điều chỉnh giác ngủ, không quá nuông chiều 
hoặc quá nghiêm khắc. 


Khi hành giả muốn ngồi thiền thì phải tìm nơi yên 
tinh, trái ném dày dé ngồi, sửa oai nghi ngay ngắn, sau 
đó ngồi kết già. 

Trước lấy bàn chân phải để lên đùi trái, sau đó láy 
bàn chân trái dé lên đùi phải. Hoặc hành giả có thé 
ngồi bán già. Hành giả lấy bàn chân trái gác lên đùi 
phải, kế đến lấy tay phải đặt lên bàn chân trái, bàn tay 
trái đặt lên bàn tay phải, để hai đầu ngón cái của hai 
bàn tay chụm vào nhau, 

rồi từ từ nhón người về phía trước, lại xoay. mình qua 
trái rồi phải, rồi thẳng lưng ngồi ngay ngắn, không 
được nghiêng qua trái hay phải, khom về phía trước, 
ngửa về phía sau; đỉnh đầu và xương sống và các 
khớp xương chống đỡ nhau, 


thẳng như một ngôi tháp. Lại cũng không được rướn 
minh thái quá khiến hơi thở gấp không yên. Cốt phải 
cho tai và vai được đặt thẳng hàng với nhau, sống mũi 
và rốn thẳng hàng với nhau, lưỡi chống lên vòm miệng, 
môi và răng sát vào nhau. 

Mắt phải hơi mở để khỏi bị hôn trầm. Nếu hành giả 
đạt được thiền định, thì năng lực ấy là vượt trội. Thời 
xưa, có vị cao tăng tu định, thường ngồi với đôi mắt 
mở. 491 

Thiền sư Pháp Vân Viên Thông (Fayun Yuantong) 
thậm chí trách mắng những ai ngồi thiền với đôi mắt 
nhắm, Ngài cho rằng như thế khác nào như núi đen 
hang quỷ. Điều này rất có ý nghĩa, trí giả biết như vậy. 


Khi thân tướng đã ón dinh và hơi thở điều hòa, hành 
giả nén thư giãn rốn và bụng, không dán do tát cả thiện 
hay ác. Khi niệm khởi liền nhận biết nó; nhận biết thì 
niệm liền tiêu, lâu dần, các vọng duyên tự nó trở thành 





and give up the incessant affairs of the world. Body and 
mind should be as one. There should be no gap 
between movement and stillness. Eat and drink neither 
too little nor too much. Regulate sleep, being neither 
overly indulgent nor overly strict. 


When you wish to meditate, find somewhere that is 
peaceful and quiet. Spread out a thick meditation mat, 
and ensure that your clothes and your belt are not too 
tight. When everything is properly prepared, sit cross- 
legged. 

First, rest your right foot on your left thigh, then rest 
your left foot on your right thigh. Alternatively, you can 
sit with legs half-crossed. You left foot should hold your 
right foot in place. Then rest your right hand on your left 
foot. Rest your open left palm on top of your open right 
palm. Bring the tips of your thumbs together so that 
they support each other. 

Gently stretch your body forward, and then to the left 
and to the right to establish good posture. Sit without 
leaning left or right, forward or back. 


The lower back and the neck should support each 
other, so that your body is like a pagoda. However, you 
should not sit bolt upright, as this can lead a person to 
become restless, and not calm. Your ears should be 
aligned with your shoulders, and your nose with your 
navel. Your tongue should press gently against your 
palate, and your lips should touch your teeth. 

Your eyes should be slightly open, so that you do not 
become drowsy. You may attain a state of meditative 
concentration, the power of which is unsurpassed. In 
ancient times, the monks who were the most advanced 
practitioners of meditation always meditated with their 


eyes open. 490 


Chan Master Fayun Yuantong even scolded those 
who meditated with their eyes closed, saying that it was 
as if they were in a dark mountain cave filled with 
ghosts. The wise see it in this way. 


With the body stable and the breath calmed, your 
should relax your belly. Do not think about good and 
evil. When a thought arises, you should be aware of it 
immediately. When you become aware of it, it will 


747 





nhất như. Không nên có khoảng cách giữa động và 
tinh. An uóng vừa đủ. Điêu hòa giác ngủ, không quá 
phóng túng nhưng cũng không quá khát khe. 


Khi bạn muốn ngồi thiền thì hãy tim noi an tịnh. Trải 
tọa cụ ra, điều chỉnh áo mà nịt không để cho quá chật. 
Khi mọi việc đã đâu vào đây, hãy ngồi kiết già. 

Trước hết, đặt bàn chân phải lên đùi trái, sau đó đặt 
bàn chân trái lên đùi phải. Bạn có thể ngồi bán già 
bằng cách đặt bàn chân trái lén đùi phải. Tiếp đến, mở 
bàn tay trái dát lén tay phái sao cho hai dàu ngón cái 
cham vào nhau. 

Nhe nhàng nhón nguoi về phía trước, và sau đó 
nhón minh sang trái, rồi phải dé có tư thế ngồi vững 
chãi. Ngồi đừng tựa vào bên trái, bên phải hay tựa 
trước mặt hay sau lưng. 


Thẳng lưng ngay ngắn để cho thân thể trông giống 
như một cái tháp. Tuy nhiên, bạn không nên ngôi thẳng 
đứng quá khiến cho hơi thở không yên và không tĩnh 
lặng được. Tai và vai nên được thẳng hàng, sông mũi 
và rốn cũng như vậy. Lưỡi chống lên vòm miệng, môi 
và răng sát nhau. 

Mắt nên mở he hé để không bị buồn ngủ (hôn trầm). 
Có lẽ, bạn sẽ đạt được thiền định, là năng lực vượt trội. 
Thời có xưa, các vị Ty-kheo là những vị thiền tập ở 
trình độ cao thì luôn mở mát khi thực tập.3” 

Thiền sư Pháp Vân Viên Thông (Fayun Yuantong) 
thậm chí còn trách cứ những vị nhắm mắt khi ngồi 
thiền. Ngài cho rằng làm như vậy có khác gì ở trong 
động núi đen đầy ma quỷ. Người trí nhìn thấy như vậy. 


Bằng thân vững chãi và hơi thời điều nhu, bạn nên 
thư giãn bụng. Chớ nghĩ về điều thiện điều ác. Khi một 
ý niệm khởi lên thì nên nhận diện nó ngay. Khi nhận 
diện được nó thì tức khắc nó liền biến mất. An trú lâu 








một khối. Đây là yếu thuật của tọa thiền. 


'Manual for Seated Meditation Practice' / Zuochan yi 
(part of Changlu Zongze's 'Pure Regulations for the 
Chan Preserve’ / Chan- yuan qing-gui, Taishõ vol.48, 
text 2023, p.1047b12—-c01. 


M.125 Toa Thién 


Đoạn này là hướng dán trích từ tó thứ sáu của Thiền 
tông, Huệ Năng (Huineng, 638-713; *M.167), nhắn 
mạnh rằng bản tính thanh tịnh không phải là cái gì đó 
dé phát triển hay hiéu biết, mà don gián chỉ được biéu 
lộ thông qua sự tỉnh giác. 


Sư thị chúng rằng, 'Pháp môn tọa thiền này nguyên 
chẳng chấp trước nơi tâm, chẳng chấp trước nơi sự 
tịnh, cũng chẳng phái bát động. 

Nếu nói là chấp trước tâm, thì tâm nguyên là vọng. 
Biết tâm huyễn hóa, nên không có gì dé chấp trước. 


Nếu nói là chấp trước tịnh, thì tánh người vốn tịnh; 
chỉ do vọng niệm che láp Chân nhu. 

Chỉ cần không vọng tưởng, tánh tự nó thanh tịnh. 
Khởi tâm chấp trước tịnh, liền sanh vọng tưởng tịnh. 
Vọng không xứ sở, đắm trước là vọng. 

Tịnh vốn không hình tướng, lại lập tướng của tịnh, ròi 
nói đó là công phu. Nếu thấy như vậy, thì tự che lấp 
bản tánh của mình, lại bị tịnh trói buộc. 


Các vị thiện tri thức, nếu tu bát động, chỉ cần khi thấy 
mọi người mà không thấy những sai lầm, thị phi, thiện 





dissipate immediately. Dwell for a long time without 
thinking about conditioned things, and your mind will 
become integrated. This is the essential art of 
meditation. 


Manual for Seated Meditation Practice' / Zuochan yi 


(part of Changlu Zongze's 'Pure Regulations for the 
Chan Preserve’ / Chan-yuan qing-gui, Taisho vol.48, 
text 2023, p.1047b12-c01 


M.125 Seated meditation 


This passage gives guidance from the sixth patriarch 
of Chan Buddhism, Huineng (638-713; *M.167), 
emphasizing that inner purity is not something to be 
developed or known, but simply exhibited through non- 
attached awareness. 


The Master instructed his followers in this way, 'In 
this teaching, sitting in meditation does not primarily 
mean concentrating on the mind, or concentrating on 
purity, and nor does it mean being motionless. 

One could say that it means concentrating on the 
mind, but the mind is essentially illusory. You should 
understand that the mind is like an illusion, so there is 
nothing for you to concentrate on. 


One could say that it means concentrating on purity, 
but human nature is essentially pure. However, it is 
because of illusory thought that reality is obscured. 

If you get rid of illusory thought, you will see that your 
own nature is pure. When you rouse your mind to 
concentrate on purity, the illusion of purity immediately 
arises. Illusions, though, are not located anywhere, and 
the one who concentrates is illusory. 

Purity has no form. You give it a form and then say 
that this form is the result of the effort you have put into 
your practice. Someone who views things in this way 
obscures his own nature and places himself in 
bondage. 


Spiritual friends, when you train yourselves in 
motionlessness, when you see people, do not focus on 


748 





nhu vày mà khóng nghi vé các thứ do duyén khói thi 
tâm của bạn nhất nhu. Đây là cốt yếu của pháp tọa 
thiền. 


(Tọa thiền nghi, Đại Chánh 48, bài 2023, tr. 2047b12- 
c01). 


M.125 Pháp Tọa Thiền 


Đoạn này đưa ra những lời hướng dẫn trích từ vị tô 
thứ 6 của Thiên tông, Huệ Năng (Huineng, 638-713) đã 
nhắn manh rằng sự thanh tịnh của tâm không phải là 
cái có thé phát triển hay biết mà don giản chỉ nhờ vào 
nhận thức không cháp chặt. 


Tổ sư đã dạy chúng đệ tử rằng: “Theo lời Ngài dạy, 
ngồi thiền không đơn giản chỉ là tập trung vào tâm, 
hoặc là tập trung vào sự thanh tịnh và cũng không có 
nghĩa là không lay động. 

Người ta có thể cho rằng tọa thiền có nghĩa là tập 
trung vào tâm, nhưng mà tâm thì bản chất là ảo mộng. 
Bạn nên biết rằng tâm giống như trò huyễn hóa, do đó 
không có gì cho bạn tập trung vào hết. 


Người ta có thể cho rằng ngồi thiền là tập trung vào 
sự thanh tịnh, nhưng bản chất con người vốn là thanh 
tinh. Tuy nhiên, chính vì vọng niệm mà sự thật đã bị 
che mờ. 

Nếu bạn diệt trừ được vọng niệm thì bạn sẽ nhìn 
thấy được bản chất của chính bạn là thanh tịnh. Khi 
bạn khởi tâm để tập trung vào sự thanh tịnh, ảo vọng 
về tịnh lập tức sinh khởi. Dù cho các huyễn mộng ấy 
không trụ ở đâu hết, và cái mà ta tập trung vào cũng 
chỉ là ảo vọng. 

Sự thanh tịnh cũng không có hình tướng. Bạn cho nó 
có hình tướng, rôi lại cho răng tướng này là thành quả 
của công phu tu tập. Người mà chấp vào như vậy thì 
sẽ bi nó che láp bản tánh của chính minh và tự trói 
buộc lấy mình. 


Này quý thiện hữu! Khi quý vị giữ mình bát động, khi 
nhìn vào người khác mà không tập trung vào lỗi làm 








ác của người, thì đây là tự tánh bát động. 


Các vị thiện tri thức, người mê tuy thân chẳng động, 
mà khi mở miệng thì nói toàn những chuyện tốt xấu, 
hay dở, thị phi của người, trái nghịch với Đạo. 

Chấp trước noi tâm, noi tịnh, tức là che lắp Dao vây.’ 


Sư thị chúng rằng, 'Các vị thiện tri thức, sao gọi là 
ngồi thiền? Trong pháp môn này, không có gì chướng, 
không có gì ngại. 

Bên ngoài, tâm niệm không khởi nơi tất cả cảnh giới 
thiện ác, gọi là tọa thiền. Bên trong, hành giả thấy tánh 
của mình chẳng động, đây goi là thiền”. 


Các vị thiện tri thức, sao gọi là thiền và định? Bên 
ngoài, lia tướng là thiên, bên trong, không loạn là định. 


Bên ngoài mà vướng mắc nơi tướng, tâm ắt rối loạn; 
nếu lìa tướng, thì bên trong, tâm liền không loạn. 

Tự tánh tự nó tịnh, tự nó định, chỉ vì thấy cảnh rồi 
nghĩ đến cảnh mà rối loạn. Nếu người thấy cảnh mà 
tâm chẳng loạn, đó mới thật là định. 


Các vị thiện tri thức, bên ngoài lìa tướng, tức là thiền; 
bên trong không loạn, tức là định. Ngoài thiên và trong 
định, đó là thiên định. 


Kinh BÓ-tát Giới nói: “Bản tánh của ta vốn tự thanh 
tinh.” 





their faults, on right or wrong, good or bad. This is 
when your own nature will become motionless. 


Spiritual friends, deluded people may be motionless 
in body, but whenever they open their mouths, they talk 
about the strengths and shortcomings of others, their 
good or bad qualities, and how they do not follow the 
path. Concentrating on either the mind or on purity is 
an obstruction on the path.' 


The Master instructed his followers in this way, 
'Spiritual friends, what does it mean to sit in 
meditation? Through this Dharma-door, there is no 
obstruction or hindrance. 

Externally, the mind is not troubled by good or bad 
circumstances. This is what sitting means. Internally, 
one sees the motionlessness of one's own nature. This 
is what is meant by "meditation". 


Spiritual friends, what is meant by meditative 
absorption and meditative concentration? Being free 
from characteristics externally is meditative absorption. 
Being undisturbed internally is meditative 
concentration. 


If you are attached to any external characteristic, 
then you will be disturbed internally. If there are no 
external characteristics, there will be no internal 
disturbance. 

Your original nature is pure and concentrated. It is 
only because of looking at objects and thinking about 
them that you become disturbed. If the mind does not 
become disturbed when it looks at objects, this is true 
meditative concentration. 


Spiritual friends, when there are no external 
characteristics, this is meditation. When there is no 
internal disturbance, this is meditative absorption. 
Externally it is meditation and internally it is meditative 
absorption. That is why it is called meditation and 
meditative absorption. 


It is said in the 'Sütra on the Precepts of the 
Bodhisattva’: "My original nature is essentially pure." 


749 





của họ, không nhìn vào đúng sai, tốt xáu. Đây chính là 
lúc mà tự tánh của bạn đang bát động. 


Này quý thiện hữu! Người còn mê chấp tùy thân bát 
động nhưng bất kỳ lúc nào họ mở miệng ra thì đều bàn 
về điểm mạnh, điểm yếu của kẻ khác, đều bàn về 
phẩm chất tốt xấu của họ, và cách mà người khác 
không bước theo con đường Đạo. Việc chú tâm hoặc 
là tâm hoặc là tịnh như vậy chỉ là sự rào cản cho con 
đường Đạo vậy.” 


Tổ sư đã dạy chúng dé tử rằng: “Này quý thiện hữu! 
Ngồi thiền có nghĩa là gì? Qua pháp môn này, không 
có sự rào cản hay chướng ngại. 

Bề ngoài, tâm không bị phiền nhiễu bởi các hoàn 
cảnh tốt, xấu. Đây là ý nghĩa của tọa thiền. Bên trong, 
hành giả nhìn thấy sự bất động là thật tánh của họ. 
Đây là ý nghĩa của việc tọa thiền. 


Này quý thiện hữu! Chứng nhập thiền quán và đạt 
được năng lực thiền định có nghĩa là gì? Giải thoát 
khỏi những đặc tính của ngoại cảnh là việc chứng nhập 
thiền định, còn bên trong không bị nhiễu loạn chính là 
năng lực của thiền. 


Nếu quy vị còn chấp vào bát kỳ đặc tính nào của 
ngoại cảnh, và như vậy nội tâm cũng sẽ bị nhiễu loạn. 
Nếu như không tồn tại đặc tính của ngoại cảnh thì cũng 
sẽ không tồn tại sự nhiễu loạn của nội tâm. 

Bản chất vốn có của quý vị là thanh tịnh và định tĩnh. 
Chính bởi vì nhìn vào các vật thé và suy tư về chúng 
mà quý vị trở nên bị nhiễu loạn. Nếu tâm không bị 
nhiễu loạn mà nhìn vật các vật thé thì đây mới đích thị 
là năng lực chuyên chú của thiền định. 


Này quý thiện hữu! Khi không còn các đặc tính của 
ngoại cảnh thì đây là thiền định. Khi không có sự nhiễu 
loạn bên trong thì đó là sự chứng nhập thiền định. Bên 
ngoài là thiền, còn bên trong là sự nhập thiền. Đó là lý 
do tại sao người ta gọi là thiền và việc nhập thiền. 


Trong kinh Phạm Võng BÓ-tát Giới có dạy: “Bản tánh 
vôn có của tôi là thanh tịnh.” 








Các vị thiện tri thức, trong từng mỗi niệm, tự thấy bản 
tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật dao.' 


'Platform Sütra of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan jing, 
Taishõ vol.48, text 2008, section 5, p.353b8-27, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.126 Nhát hành tam-muói 


Đoạn này cũng từ Huệ Năng, nhắn mạnh rằng không 
dính mắc là chìa khóa duy nhật đề thiên. 


Sư lại nói, 'Các vị thiện tri thức, các vị mỗi người hãy 
tịnh tâm nghe tôi thuyết pháp. Nếu thành tựu chủng trí 
(trí nhận biết tất cả mọi phẩm loại), cần phải đạt được 
nhất tướng tam- muội và nhất hành tam-muội. 


Nếu trong mọi nơi mà không trụ nơi tướng, ở trong 
tướng ấy không sanh lòng yêu hay ghét, cũng không 
lấy hay bỏ, chẳng nghĩ đến những chuyện được mắt, 
thành bại, v.v... chỉ giữ tâm an nhàn, điềm tĩnh, rỗng 
rang, dam bạc, đó goi là nhất tướng tam-muội. 


Nếu trong mọi trường hợp đi, đứng, ngồi, nằm, mà 
tâm thuần nhất, chánh trực, không dao động nơi đạo 
tràng, nói đó chân chính thành Tịnh độ; đó gọi là nhất 
hành tam-muội. 


Nếu người nào có đủ hai tam-muội này, thì như đất 
có mầm giông, được chăm sóc vun bón, cho quả chín 
muỗi. 

Nhất tướng tam-muội và nhất hành tam-muội cũng 
gióng nhu vậy. Nay tôi thuyét pháp nhu mưa đúng 





Spiritual friends, in every moment of awareness, look 
inside yourselves and see that your own nature is 
essentially pure. Train yourselves, practise yourself, 
and you yourself will accomplish the path to 
Buddhahood.' 


‘Platform Sūtra of the Sixth Patriarch’ / Liuzi-tan jing, 
Taishõ vol.48, text 2008, section 5, p.353b8-27, trans. 
T.T.S. and D.S. 


M.126 The meditative concentration of one form 
of conduct 


This passage, also from Huineng, emphasizes that 
open non-attachment is the single key to meditation. 


The Master said, 'Spiritual friends, you should each 
purify your minds, and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to attain omniscience, you should 
attain the meditative — concentration of one 
characteristic, and the meditative concentration of one 
form of conduct. 


If you do not hold onto any characteristic, if you do 
not like or dislike any characteristic, if you do not take 
hold of or reject any characteristic, if you do not think of 
gain and loss, success and failure, and so forth, but 
simply remain peaceful and calm, blending yourselves 
with emptiness, and dwelling in tranquillity, this is what 
is known as the meditative concentration of one 
characteristic. 


If your mind is always integrated and clear, whether 
you are walking, standing, sitting, or lying down, the 
seat of awakening will not be disturbed, and the pure 
land will undoubtedly be accomplished. This is what is 
known as the meditative concentration of one form of 
conduct. 


Anyone who is has attained these two forms of 
meditative concentration is like the earth when is has 
been sown with seeds which are well preserved and 
nurtured, so that they will bear ripe fruit. 

The meditative concentration of one characteristic, 


750 





Này quy thiện hữu! Trong một phút nhận thức, hãy 
nhìn vào chính mình và thấy rằng bản tánh của quý vị 
là thanh tịnh. Hãy tự mình rèn luyện, tự mình tu tập, thì 
quý vi sẽ tự mình thành tự được hạnh nguyện BÓ-tát. 


(Lục tỗ đàn kinh, Đại Chánh 48, bài 2008, phi á5, tr. 
553b8-27, do T.T.S và D.S dịch tiéng Anh). 


M.126 Nhát twóng tam muói 


Đoạn này cũng trích từ luc tô Huệ Năng nhắn mạnh 
rằng việc không cháp trước là then chót của thiên định. 


Tổ sư dạy rằng: “Này quý thiện hữu! Mỗi quý vị nên 
lắng lòng thanh tịnh mà lắng nghe những lời pháp thoại 
của tôi. Nếu quý vị muốn thành tựu được trí vô thượng 
thì quý vị nên thành tựu được năng lực về nhất tướng 
hay nhất hành tam muội. 


Nếu quý vị không tiếp tục nắm giữ bất kỳ hình tướng 
nào, không thích cũng không ghét bất kỳ hình tướng 
nào, không nắm giữ cũng không chối bỏ bất kỳ hình 
tướng nào, không nghĩ về việc được và mát, thành 
công hay thất bại, vân vân, mà đơn giản chỉ là sự bình 
yên và tinh lặng, hòa mình vào tánh không, và an trú 
trong trạng thái tịch tính đó thì gọi là nhất tướng tam 
muội. 


Nếu tâm của quý vị luôn được nhất như, và sáng 
suốt, hoặc khi đi, đứng, ngồi và nằm thì trạng thái tỉnh 
thức sẽ không bị nhiễu loạn, và cõi cực lạc chắc chắn 
sẽ thành tựu. Đây được gọi là nhất hạnh tam muội. 


Bất kỳ ai thành tựu được hai tướng này của thiền thì 
giống như đất khi được gieo hạt giông xuống. Hạt 
giống được bảo tồn và nuôi dưỡng cán thận sẽ có 
ngày đơm hoa kết trái. 

Nhất tướng và nhất hành tam muội cũng giống như 








mùa, thám nhuàn khắp mặt đất. 

Phật tánh của các vị như những hạt giống gặp mưa, 
chắc chắn sẽ kết thành hoa trái. Nếu ai vâng thừa ý chỉ 
của tôi, nhất quyết sé đạt được Bó-dé; ai hành theo sự 
chỉ dẫn của tôi, chắc chắn sẽ thu được quả diệu kỳ 
này. 


'Platform Sütra of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan jing, 
Taisho vol. 48, text 2008, section 10, p.361a26-c7, 
dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.127 Dinh và Tué 


Đoạn này trích từ Huệ Năng, nhắn manh rằng Định 
và Tuệ là hai mặt của cùng một thê tánh, cần phải dựa 
trên sự hòa điệu của bản tâm sở' hay Tự tánh’: Phát 
tánh, hay Phật tánh thanh tịnh. 

Tâm của một người phải lưu chuyền tự do, và chánh 
trực, không dính mắc hoặc tập trung vào bát cứ cái gi 
riêng biệt, cho dù là ngồi thiền hay di chuyén trong đời. 

Chân như (tathata) hay tự tánh thì vượt ngoài ngữ 
ngón, hòa điệu với vô niệm, hay vô tám" lưu thông, 
chánh trực, vô phân biệt. 


Su thị chúng rằng, 'Các vị thiện tri thức, Pháp môn 
này của tôi lấy định và tuệ làm gốc. Đại chúng, chớ mê 
lầm, cho rằng định và tuệ khác nhau. Định và tuệ là 
một thể, không hai. 

Định là thể của tuệ. Tuệ là dụng của định. Khi có tuệ 
thì định ở nơi tuệ. Khi có định thì tuệ ở nơi định. 

Nếu hiéu rõ điều này, định tuệ bình dáng tu hoc. 





and the meditative concentration of one form of 
conduct are just like this. This explanation of the 
Dharma is like the rain which falls at the right time to 
soak the whole of the great earth. 

Your Buddha-nature is like seeds which will definitely 
yield fruit when they are watered by the rain. Anyone 
who practises this essential teaching which | have 
given will undoubtedly attain awakening. Anyone who 
practises according to my instructions will certainly 
obtain this wondrous fruit. 


‘Platform Sūtra of the Sixth Patriarch’ / Liuzi-tan jing, 
Taisho vol.48, text 2008, section 10, p.361a26-c7, 
trans. T.T.S. and D.S. 


M.127 Meditation and wisdom 


This passage from  Huineng emphasizes that 
meditative concentration and wisdom are two aspects 
of the same activity, which should be based on 
attunement to one's fundamental mind’ or “self-nature : 
the Buddha-nature or the pure Buddha-nature. 

One's mind should be  free-flowing and 
‘straightforward, not attached to or focusing on 
anything in particular, whether seated in meditation or 
moving about in the world. 

True reality (tathata) or suchness is beyond words, 
and one is attuned to this through 'non-thought,, in 
Chinese wu-nien or wu-xin: free-flowing, direct, non- 
conceptual awareness. 


The Master instructed his followers in this way, 
'Spiritual friends, this Dharma-door is based on 
meditative concentration and wisdom. Everyone, do not 
make the deluded claim that meditative concentration 
and wisdom are different. In their very being, meditative 
concentration and wisdom are one thing, not two. 

Meditative concentration is the substance of wisdom, 
and wisdom ¡is the functioning of meditative 
concentration. When wisdom is manifested, meditative 
concentration is inherent in it, and when meditative 
concentration is active, wisdom is present in it. 

If you understand this, then you will train yourselves 
equally in meditative concentration and in wisdom. 


751 





vậy. Những lời pháp thoại của tôi giống như con mưa 
rưới xuống đúng thời dé thám nhuần khắp mặt đắt. 

Phật tánh của quý vị giống như hạt giống mà chắc 
chán sé dom hoa kết trái khi được tưới tám bởi con 
mưa. Bát ky ai thực tập theo lời day tinh túy này của tôi 
thì chắc chắn sẽ thành tựu được giác ngộ. Bát kỳ ai tu 
tập theo những lời chỉ dẫn của tôi thì chắc chắn sẽ đạt 
được thành quả vi diệu này. 


(Lục tỗ đàn kinh, Đại Chánh 48, bài 2008, phi á10, tr. 
361a26b8- c27b8-27 do T.T.S và D.S dịch tiêng Anh). 


M.127 Thiền dinh và trí tuệ 


Đoạn này cũng được trích từ lục tó Huệ Năng nhắn 
mạnh rằng năng lực thiền định và trí tuệ là hai phương 
diện trên cùng một khía cạnh, cái mà nên dựa vào sự 
hòa nhịp với “bản tâm” hay “tự tánh:” Phật tánh hay Tự 
tánh thanh tịnh. 

Tâm của chúng ta nên chuyên biến tự do và “thẳng 
thắn,” không nên đề vướng mắc vào bắt kỳ cái gì cụ 
thé, cho dù là khi ngồi thiền hay di chuyển trong cuộc 
sống. 

Chân-như (tathata) hoặc tự tánh như vậy vượt trên 
cả ngôn từ, và hòa nhịp với “vô niệm” (Trong tiếng Hoa 
gọi là vô niệm hay vô tâm: chuyên biến tự do, tháng 
thắn, không có ý niệm phân biệt.) 


Tổ sư đã dạy chúng dé tử rằng: “Này quý thiện hüu! 
Pháp môn này là dựa trên định và tuệ. Mọi người đừng 
sai làm cho rằng định và tuệ là khác nhau. Trong sự 
sinh khởi ban đầu, định và tuệ là một không hai. 

Định chính là chất liệu của tuệ và tuệ chính là công 
dụng của định. Khi tuệ hiện khởi thì định tồn tại trong 
tuệ, và khi định hoạt dụng thì tuệ tồn tại trong định. 

Nếu quý vị hiểu được điều này thì quý vị sẽ thực tập 
định và tuệ như nhau. 








Người hoc đạo chớ nói định tuệ khác nhau492, định 
trước rồi phát tuệ, tuệ trước rồi mới phát định. 

Ai thấy như vậy thì thấy pháp có hai tướng, miệng 
nói lời thiện nhưng trong tâm bát thiện, định tuệ luống 
không, định tuệ không bình đẳng. 


Nếu tâm và miệng đều thiện, trong ngoài nhất như, 
thì định tuệ bình đẳng. Hành giả tự tỏ ngộ mà tu hành, 
không dán vào tranh biện. 

Nếu tranh biện cái gì trước, cái gì sau, thì đồng với 
người mê, không ngớt tranh đua hơn thua, chỉ tăng 
thêm cháp ngã chấp pháp, không lia bón tuóng.493 


Các vị thiện tri thức, định và tuệ giống như gì? Giống 
như ngọn đèn và ánh sáng vậy, có đèn thì có ánh 
sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của ánh sáng, và 
ánh sáng là dụng của đèn. Tên gọi tuy khác, nhưng thé 
là một. Pháp dinh và tuệ cũng giống như váy." 


Sư thị chúng rằng, 'Các vị thiện tri thức, nhất hành 
tam-muói nghĩa là trong moi trường hợp đi, đứng, ngồi, 
nằm, mà tâm thuần nhất, chánh trực. 

Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết nói: “Trực tâm là đạo 
tràng. Trực tâm là Tịnh độ.” Chớ có tâm hành gian dối 
mà miệng nói chánh trực, hoặc miệng nói nhất hành 
tam-muội mà không hành trực tâm. Nhưng hành trực 
tâm thì chớ có điều chấp trước. 

Kẻ mê chấp trước pháp tướng, rồi chấp trước nhất 
hành tam-muội, nói thẳng rằng, “Thường ngồi bất 
động, vọng tưởng không khởi tâm, đó là nhất hành 
tam-muội.” Ai hiểu như vậy, thì cũng đồng vật vô tri, và 
là nguyên do chướng Đạo. 





Students of the path, do not claim that meditative 


concentration and wisdom are separate, 491 with 
wisdom arising from already existing meditative 
concentration, or that meditative concentration arises 
from already existing wisdom. 

Those who hold this view see things in a dualistic 
way. Their speech is wholesome, but not their minds, 
so wisdom and meditative concentration are mere 
words, and then they are not the same. 


If one's speech and one's mind are both wholesome, 
the inner and the outer are identical. Meditative 
concentration is the same as wisdom. One is 
awakened, and acts accordingly, not engaging in 
disputes. 

If one engages in disputes about what comes first 
and what follows, then you are just like those who are 
deluded, constantly vying to win the argument, ever 
more attached to themselves and to external objects, 


and never free from the four states of being. 4^9? 


Spiritual friends, what can meditative concentration 
and wisdom be compared to? They are like a lamp and 
the light it gives. Wherever the lamp is, there is light. 
Wherever there is no lamp, there is darkness. The 
substance of the light is the lamp, and the light is the 
functioning of the lamp. Although they have different 
names, they have the same nature. This teaching on 
meditative concentration and wisdom is just like this.' 


The Master instructed his followers in this way, 
'Spiritual friends, the meditative concentration of one 
form of conduct means always acting with a unified, 
straightforward mind in all one's movements, whether 
one is walking, standing, sitting or lying down. 

The Vimalakirti-nirde$a Sūtra says: "The 
straightforward mind is the seat of awakening. The 
straightforward mind is the pure land." Don't act with a 
distorted mind talking of straightforwardness, speaking 
about the meditative concentration of one form of 
conduct but not having straightforward mind. Simply act 
with a straightforward mind. Dont cling to any 
phenomenon. 


752 





Người hoc đạo không nén cho rằng định và tuệ tách 
rời nhau,3Ö nhân định mới phát tuệ hay cho rằng nhân 
tuệ mới phát định. 

Người chấp như vậy thì nhìn thấy sự vật theo hai 
tướng. Lời nói thì thiện lành nhưng tâm không thiện, vì 
vậy định và tuệ vốn dĩ là những ngôn từ và chúng vốn 
không phải là một. 


Nếu lời nói và ý nghĩ điều thiện cả thì trong ngoài mới 
như nhau. Định giống như tuệ. Hành giả cần tỉnh giác 
và theo đó thực tập chớ đừng đắm vào các cuộc tranh 
luận. 

Nếu đắm vào việc tranh luận cái nào trước, cái nào 
sau thì quý vị cũng giống như những kẻ phàm phu mê 
muội thường xuyên tranh luận hơn thua, thậm chí là 
vướng mắc vào chính mình hơn (chấp ngã), và vướng 
mắc vào các đối tượng bên ngoài (chấp pháp), và thậm 
chí là không bao giờ có thé thoát khói bốn tướng trang 
(sanh, già, bịnh và chết).39 


Này quý thiện hữu! Vậy dinh và tuệ có thé so sánh 
với cái gì? Chúng giống như ngọn đèn và ánh sáng. 
Bất kỳ lúc nào bật đèn lên thì có ánh sáng. Bất kỳ lúc 
nào đèn tắt thì bóng tối phủ lấp. Chát liệu của ánh sáng 
là ngọn đèn, và ánh sáng chính là hoạt dụng của đèn. 
Mặc dầu chúng có hai danh xưng khác nhau nhưng lại 
cùng một bản chất. Lời dạy về thiền và định cũng đều 
như vậy.” 


Tổ sư đã dạy chúng đệ tử rằng: "Này quý thiện hữu! 
Nhất hạnh tam muội đòi hỏi phải luôn luôn tu tập bằng 
tâm nhất như, chánh trực trong mọi hành vi đi, đứng, 
ngồi và nằm. 

Trong kinh Duy-ma-cật có dạy: “Tâm chánh trực là 
Đạo tràng. Tâm chánh trực chính là Tịnh độ.” Đừng 
bao giờ hành xử với tâm bị bóp méo mà nói lời chánh 
trực, bàn về nhất hạnh tam muội mà không có tâm 
chánh trực. Hãy đơn giản hành xử trực tâm. Đừng bám 
chặt bất cứ hiện tượng nào. 

Sự bám víu mê muội vào đặc tính của hiện tượng rồi 
chấp chặt vào nhất hạnh tam muội, rồi thẳng thừng 
khẳng định rằng: “Luôn ngồi bát động mà không dé cho 








Các vị thiện tri thức, Đạo nên lưu thông, vì sao lại 
ngăn trệ? Nếu tâm không trụ pháp, đạo liền lưu thông. 
Nếu tâm trụ pháp, ây là tự trói. Nếu nói, đó là thường 
ngồi bát động là đúng, ấy chỉ như Xá-lợi-phất ngồi yên 


trong rừng lại bị Duy- ma-cật chê trách.494 


Các vị thiện tri thức, lại có người dạy ngồi xem tâm 
quán tĩnh, chẳng động, chẳng khởi, coi đó là công phu. 
Kẻ mê không hiểu, chấp trước vào đó mà thành điên 
đảo. Những người như vậy thấy nhiều, rồi truyền dạy 
nhau như vậy, và cho nên biết đó là sai lầm lớn. 


Sư thị chúng rằng, 'Các vị thiện tri thức, Chánh giáo 
nguyên lai vốn không đốn, tiém,499 nhưng tánh người 
thì có lanh lợi hoặc chậm lụt. Người mê tu theo pháp 
tiệm, người ngộ thì khế hợp lập tức. 

Tự rõ bản tâm, tự thấy bản tánh, tức không sai khác. 
Vì thế, lập đốn, lập tiệm chỉ là giả danh. 


Các vị thiện tri thức, pháp môn này của tôi, từ trước 
đến nay, lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ 
làm gốc. 

Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ở 





The deluded cling to the characteristics of 
phenomena, and become attached to the meditative 
concentration of one form of conduct, saying bluntly, 
“Sitting motionless all the time without allowing wrong 
thoughts to arise is the meditative concentration of one 
form of conduct." Someone who sees things in this way 
is like an inanimate object, and this view obstructs the 
path for him. 


Spiritual friends, the path should be open and clear. 
How does it become obstructed? If the mind did not 
dwell amongst phenomena, then the path would be 
open and clear. If one's mind dwells amongst 
phenomena, one binds oneself. One might claim that it 
is simply a matter of sitting still and not moving, but 
Sariputra sat in seclusion in the forest, and was 


criticized for this by Vimalakirti. 493 


Spiritual friends, in setting up your practice you might 
be instructed to sit down, remain motionless and 
unagitated, and look into your mind, practising 
meditative calm and insight. Deluded people, though, 
because of their misunderstanding, become attached to 
this, and their practice thus becomes distorted. There 
are many people like this. They instruct each other to 
act in this way, and so this misunderstanding has 
become widespread.' 


The Master instructed his followers in this way, 
'Spiritual friends, originally, the true teaching did not 


include the idea of a sudden and a gradual path, ^94 
but people are either sharp or dull by nature. Deluded 
people practise gradually. Intelligent people get it right 
away. 

There is no difference between the two in terms of 
their realization of their original mind, their insight into 
their original nature, but because of this difference, the 
provisional notions of sudden and gradual awakening 
have arisen. 


Spiritual friends, the main doctrine of the Dharma- 
door | have explained thus is no-thought; its essence is 
freedom from characteristics; and its basis is non- 
abiding. 


753 





các ý tưởng sai trái sinh khởi là nhất hanh tam muội.” 
Người nào nhìn sự vật theo cách này thì giống như vật 
vô tri giác, và quan điểm này chỉ chướng ngại con 
đường chơn chánh. 


Này quý thiện hữu! Đường đạo thì nên mở ra và rõ 
ràng. Bằng cách nào mà nó bị che khuất được? Nếu 
tâm không an trú trong các hiện tượng thì đường đạo 
liền mở ra và sáng tö. Nếu tâm an trú trong các hiện 
tượng thì là tự trói buộc mình. Nếu cho rằng đơn giản 
chỉ là việc ngồi bát động, không di chuyển, nhưng ngài 
Xá-lợi-phất lại ngồi tính tọa trong rừng mà lại bị Ngài 
Duy-ma-cật quó trách.40 


Này quý thiện hữu! Khi xây dựng công phu tu tập, lại 
có người hướng dẫn ngồi xuống bát động và chẳng 
khởi, quán tâm, thực hành thiền chỉ và thiền quán. 
Người mê muội vì hiểu sai mà chấp vào điều này, và 
do vậy việc tu tập của họ bị méo mó. Cũng có nhiều 
người. giống như vậy. Họ chỉ dẫn nhau tu lập theo cách 
này nên việc hiểu sai làm này cứ phó biến ra.” 


Tổ sư đã dạy chúng dé tử rằng: "Này quý thiện hữu! 
Từ lúc ban đầu, những lời dạy chơn chánh không bao 
hàm các ý tưởng về con đường tu mà chứng ngộ 
nhanh và chứng ngộ dàn dàn như vây41, nhưng lại có 
người căn cơ sáng tối bất đồng. Người mê thì tu tập 
dần dần, kẻ trí thì chứng đắc nhanh chóng. 

Không có sự khác biệt giữa hai hạng người trên 
phương diện nhận thức về bản tâm, và ngộ bản tánh, 
nhưng vì sự khác biệt mà khái niệm tạm thời về việc 
chứng ngộ nhanh hay giác ngộ dần dần sinh khởi. 


Này quý thiện hữu! Nền giáo nghĩa chính mà tôi 
giảng giải từ trước đến nay do vậy cũng không ý niệm; 
tinh túy của nó là thoát khỏi các đặc tính; và nền tảng 
của nó là không có an trụ. 








nơi niệm mà không niệm. Vô trụ là bản tánh của người, 

đối với những điều lành dữ, đẹp xấu ở thế gian, cho 
đến với kẻ oán, người thân, những lúc nói năng, xúc 
chạm, châm chích, lừa dối, tranh giành, thảy đều xem 
như không, chẳng nghĩ chuyện báo thù báo hại. 

Trong từng niệm niệm, chẳng nghĩ chuyện qua. Nếu 
như niệm đã qua, niệm hiện tại và niệm sắp đến cứ nối 
nhau chẳng dút, ấy gọi là trói buộc. Pháp môn này vì 
vậy lấy vô trụ làm gốc. 


Các vị thiện tri thức, bên ngoài lia hết thảy mọi 
tướng, gọi là vô tướng. Lìa được nơi tướng, tức pháp 
thê thanh tịnh. Pháp môn này vì vậy lây vô tướng làm 
thê. 


Các vị thiện tri thức, nơi các cảnh tâm không đắm 
nhiễm, ấy là vô niệm. Ở trên niệm của chính mình, 
thường lìa các cảnh, không ở trên cảnh mà sanh tâm. 

Nếu duy chỉ không nghĩ tưởng trăm sự, thì niệm thảy 
trừ sạch, một niệm mà tuyệt thì chết liền thọ sanh nơi 
khác, ấy là sai lầm lớn. 

Người học đạo nên suy xét kỹ điều đó. Nếu không rõ 
ý pháp, tự mình sai lầm còn khả dĩ, nhưng lại khiến 
người khác sai lầm. 

Tự mình mê mà không thấy, lại chê bai kinh Phật. Vì 
vậy lập vô niệm làm tông. 


Các vị thiện tri thức, vì sao lập vô niệm làm tông? Chỉ 
bởi người mê miệng nói thấy tánh, mà khi đối cảnh liền 





Freedom from characteristics is to abandon the 
characteristics of characteristics. No-thought is to have 
no thought of thoughts. Non-abiding is the essential 
nature of human beings. 

If one is verbally abused or insulted, criticized or 
confronted by enemies or relatives, and whether one 
experiences good or evil, the pleasant or the ugly in the 
world — one sees all of these experiences as empty, 
and nurtures no thought of retaliation. 

One does not think about previous thoughts in every 
moment of thought. If the previous thought, the present 
thought, and the coming thought succeed one another 
without interruption, in such a way that one is thinking 
in every moment, then one is bound. If one does not 
dwell amongst phenomena, thinking of them in every 
moment, then one is unbound. This is why non-abiding 
is said to be the basis of this Dharma-door. 


Spiritual friends, abandoning all ^ external 
characteristics is what is known as freedom from 
characteristics. Without characteristics, the essence of 
phenomena is pure. Their essence is thus said to be 
free from characteristics. 


The mind which remains uncontaminated when it 
senses objects is said to be non-thinking. When one 
thinks, one should always remain unattached to sense 
objects, and not allow thoughts to arise in the field of 
sense objects. 

If one stops thinking about everything, all thought will 
be eliminated. It is a serious error, though, to think that 
one would then die as soon as a single thought was 
missing, and be reborn in another state of existence. 

The followers of the path should reflect on this. If one 
has not understood the meaning of the Dharma, it is to 
be expected that one will deceive oneself, but more 
than that, one might deceive others. 

If one has not seen one's own delusion, one may 
criticize the teachings of the Buddha. This is why no- 
thought is taken as the main doctrine of this Dharma- 
door. 


Spiritual friends, what does it mean to take non- 
thought as the main doctrine of this Dharma-door? If 


754 





Thoát khói tướng trạng chính là từ bó các tướng noi 
tướng; Không ý niệm chính là việc không tồn tại niệm 
nơi niệm; Không an trục chính là bản tính cốt tủy của 
con người. 

Nếu một người bị lăng mạ hay xúc phạm về lời nói, bị 
phê bình hay phải đương đầu với kẻ thù hay bà con, và 
khóng biét là vi ày phái trái qua cám giác tót hay xáu, 
vui hay buồn ở thé gian thì vi ấy déu tháy tát cà nhüng 
trải nghiệm đó đều trống không, và cũng không áp ủ ý 
định trả thù. 

Người ấy không nghĩ. về các ý niệm ở quá khứ trong 
môi niệm suy nghĩ. Nếu ý nghĩ quá khứ, hiện tại và 
tương lai lần lượt kế tục nhau không gián đoạn như 
vậy thì vị ấy suy nghĩ trong mỗi niệm chẳng dứt, do vậy 
vị ây mới bị trói buộc. Nếu một người không an trú giữa 
các hiện tượng, nghĩ về chúng trong từng niệm thi vị áy 
không bị trói buộc. Đây là lý do tại sau pháp không an 
trụ được cho là nền tảng của pháp môn này. 


Này quý thiện hữu! Việc từ bỏ tất cả mọi tướng trạng 
bên ngoài đó là những gì được biết đến là việc giải 
thoát khỏi các tướng. Không có tướng thì bản chất của 
các hiện tượng là thanh tịnh. Bản chất của chúng do 
vậy mà được cho là lìa bỏ tướng. 


Tâm không cấu uế khi nhận thức các sự vật thì chính 
là vô niệm. Khi một người suy nghĩ, vị ấy luôn phải nên 
bị chấp vào các tướng thé, và đừng dé cho các niệm 
sinh khởi trong pham vi của các tướng thé. 

Nếu chấm dứt được các niệm về mọi thứ thì tất cà 
các niệm sẽ được chấm dứt. Mặc dầu đó là lỗi rất 
nghiêm trọng khi cho rằng người ta sẽ chết ngay sau 
khi mỗi ý nghĩ mát di, và tái sinh ở một nơi khác. 

Người tu theo pháp môn này thì nên suy xét về điều 
này. Nếu người chưa hiểu được ý nghĩa của Pháp thì 
được cho là tự lừa dối mình hay hơn thế nữa là có thể 
lừa dối kẻ khác. 

Nếu chưa nhận thấy bản chất mê mờ của chính mình 
thì vị áy sẽ đi chỉ trích những lời dạy của đức Phật. Đây 
là lý do tại sao vô niệm được xem như là giáo nghĩa 
chính của pháp môn này. 


Này quý thiện hữu! Nó có nghĩa là gì khi xem vô 
niệm là giáo nghĩa chính của pháp môn này? Nêu việc 








khởi niệm, trên niệm khởi tà kiến. 
Hết thảy trần lao vọng tưởng đều từ đó mà sanh. Tự 
tánh vón khóng mót pháp nào có thé nám bát duoc. 
Nếu có sở đắc, quấy nói họa phước chính là tràn lao 
tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. 


Các vị thiện tri thức, nói , Không có, đó là không 
có sự gì? Nói niệm, là niệm vật gì? “Vô” là không có hai 
tướng, không có tâm của các trần lao. 

Niệm là niệm bản tánh Chân như. Chân như là thể 
của niệm. Niệm là dụng của Chân như. 

Tự tánh Chân như khởi niệm, chẳng phải mắt, tai, 
mũi, lưỡi có thể niệm. Chân như có tánh nên khởi 
niệm. Nếu không có Chân như, thì mắt và tai, màu sắc 
và âm thanh tức thời hoại mắt. 


Các vị thiện tri thức, tự tánh Chân như khởi niệm. 
Sáu căn tuy có thấy, nghe, cảm, biết, mà không đắm 
nhiễm vạn cảnh, chân tánh thường tự tại. 

Cho nên Kinh nói: “Ai khéo phân biệt tướng của các 
pháp, đối với đệ nhất nghĩa chẳng hề dao động.” 


'Platform Sütra of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan jing, 
Taisho vol. 48, text 2008, section 4, p.352c13—354b6, 
dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.128 Tín Tám Minh 
Đoạn này, trích từ tó Thiền tông thứ ba, Tăng Xán 


(Jianzhi Sengcan, mát. 606), phó dién hoàn háo lý 
tưởng của Thiên tông vé vô cháp và van pháp nhất thé. 





the insight into one's original nature is simply explained 
verbally, deluded people will continue giving rise to 
thoughts in the field of sense objects, and so wrong 
views will come to arise in the field of thinking. 

Out of this, all kinds of worldly concerns and fantasies 
will arise. If one understands the essential nature of 
things there is no independently extant object 
whatsoever which one can get hold of. 

The idea that there is anything to get hold of, such 
that one could mistakenly talk of good fortune and bad 
fortune, is said to be a defiled wrong view. This is why 
non-thought is taken as the main doctrine of this 
Dharma-door. 


Spiritual friends, when we say “non-”, what is it that is 
negated by the “non-”? When we say "thought", what is 
it that we think of? By "non-" we mean no duality, no 
wearisome mental defilements. 

By "thinking" we mean thinking about the nature of 
reality. Reality is the substance of thought, and thought 
is the functioning of reality. 

Reality gives rise to thought. The eye, ear, nose, and 
tongue cannot do this. Reality has its own nature, and 
this is why it can give rise to thought. If reality did not 
exist, then the eye and the ear, forms and sounds 
would be instantaneously cut off. 


Spiritual friends, thought arises because of the nature 
of reality. Even though the six senses see, hear, 
perceive and know, they are not defiled by the 
countless sense objects they encounter, and the nature 
of reality is always self-existent. 

It is therefore said in the Sütra, "Someone who can 
penetrate the essence of all phenomena does not 
become agitated in the realm of ultimate truth." 


‘Platform Sūtra of the Sixth Patriarch’ / Liuzi-tan jing, 
Taishõ vol.48, text 2008, section 4, p.353c13- 354b6, 
trans. T.T.S. and D.S. 


M.128 Inscription on the Mind of Faith 


This passage, from the third Chan patriarch Jianzhi 


Sengcan (d.606), is a classic expression of the Chan 
ideal of open non-attachment and the unity of all. 


755 





nhìn thấy tánh đơn giản chi giải thích bằng lời thì người 
mê sẽ tiếp tục khởi lên niệm khi đối cảnh với sự vật, và 
những quan điểm sai như vậy vẫn sẽ còn sinh khởi 
trong ý niệm. 

Tất cả mọi lo lắng và vọng tưởng ở thế gian đều sinh 
khởi từ ý niệm này. Nếu người hiểu thấu bản chất của 
sự vật thì không có vật thể nào hiện hữu độc lập mà có 
thể nắm bắt được. 

Y tưởng tồn tại cái gì đó dé nắm bắt như vậy thì con 
người có thể nhằm lẫn khi bàn về thiện nghiệp và ác 
nghiệp thì được cho là cái thấy sai lầm, ué truoc. Đây 
là lý do tại sao vô niệm được xem là giáo nghĩa chính 
của pháp môn này. 


Này quý thiện hữu! Khi chúng ta nói là “không” thì cái 
gì được bị phủ nhận bởi khái niệm “không” này? Khi 
chúng ta nói là “niệm” thì niệm về cái gì? Nói không, 
chính là không có hai tướng, không có trần lao phiền 
não. 

Niệm, chính là niệm về bản tánh Chân như. Chân 
như chính là thể tánh của niệm, và niệm chính là hành 
trạng của Chân như. 

Phẩm tánh của Chân như làm khởi lên ý niệm. Mắt, 
tai, mũi và lưỡi không thể làm được điều này. Nếu 
Chân như không tồn tại thì mắt và tai, sắc và thinh 
cũng đều chấm dứt theo đó. 


Này quý thiện hữu! Y niệm sinh khởi vì tự tánh của 
Chân như. Cho dù sáu giác quan có thấy, nghe, nhận 
thức và biết đi nữa thì chúng đều bị vẫn đục bởi vô số 
những đối tượng nhận thức mà chúng bắt gặp, và bản 
tánh Chân như thì luôn tự mình hiện hữu. 

Do vậy, trong kinh có dạy rằng: “Những ai thể nhập 
vào bản tánh của tất cả các pháp thì không bị biến 
động bởi trong phạm vi của chân lý tột cùng.” 


(Lục tô dàn kinh, Đại Chánh 48, bài 2008, phần 4, tr. 
353c13- 354b6, do T.T.S và D.S dịch tiéng Anh). 

M.128 Câu Khác vé Tín Tâm 

Đoạn này trích từ tô thứ ba Thiên tông trung Hoa 


Tăng Xán (dianzhi Sengcan, tịch 606) trình bày toàn bộ 
lý tưởng của Thiền tông vô cháp và sự thống nhất van 








Đạo lớn đến không khó, khó hiềm vì chọn lựa, chỉ cốt 
không yêu ghét,496 rỗng rang tự sáng tỏ. 


Sai lệch chút đường tơ, cách nhau như trời đất, 
muôn chứng đắc hiện tiên, chớ ôm lòng thuận nghịch. 


Nghịch thuận tranh chõi nhau, đây chính là tâm bệnh, 
không hiéu nghĩa huyện vi, niệm tĩnh luông khó nhọc. 


Tròn đây đồng thái hư, không thiếu cũng không dư, 
chi do thủ hoặc xả, cho nên không như như. 


Đừng chạy theo duyên trần, chớ trụ nơi nhẫn không, 
một môi giữ bình tâm, làu làu tự sạch hêt. 


Dừng động quay về tĩnh, tĩnh đó càng thêm động, 
còn kẹt giữa hai bên, làm sao hiêu Một môi (Nhật 
chủng)? 


Nếu chẳng thông Một mối, hai nơi mắt công năng, bỏ 
Hữu rơi vào Hữu, theo Không lại nghịch Không. 


Nói nhiều tư lự nhiều, càng lúc càng lệch lạc, dứt lời, 
dứt tư lu, không đâu không thông suót. 


Về gốc, đạt ý chỉ, soi bóng lạc mắt tông, 


một thoáng rọi ngược bóng, vượt hơn Khóng497 
trước kia. Không trước có chuyén biến, đều do vong 
tưởng thấy. 





The Supreme path is not difficult for those who do not 
pick and choose. Free yourself from hatred and 


love, 495 


and you will see it clearly. 

The slightest deviation is like the distance between 
the sky and the earth. If you wish to see it right away, 
do not indulge in likes or dislikes. 


The conflict between likes and dislikes is an affliction 
of the mind. If you do not understand the profound 
meaning of this, it is pointless to practise meditative 
calm. 


It is perfect, like great emptiness, with nothing 
missing and nothing superfluous. It is only though 
grasping and rejection that it ceases to be so. 


Do not pursue the conditioned, nor dwell in the 
patient acceptance of emptiness. In oneness and 
sameness, all states of mind dissolve of their own 
accord. 


Even if you stop moving, this stopping is still a kind of 
movement. You will be trapped between the two. 
Instead, simply understand oneness. 


If you do not get hold of oneness, you will fail to 
succeed in two ways. By rejecting existence, you will 
become submerged in existence. By pursuing 
emptiness, you will turn your back on emptiness. 


If you talk a lot, and fret a lot, you will go astray. Stop 
talking, stop fretting, and nothing will stand in your way. 


To understand the meaning, go back to the root. If 
you chase reflections in a mirror, you will lose sight of 
realization. 


A moment of inner reflection is better than focussing 


on emptiness. 496 Focussing on emptiness distorts 
everything; it results from wrong views. 


756 





pháp. 


Dao lón thi khóng phái khó dói vói nhüng ai khóng 
khai mở và chon lựa. Tự giải thoát minh khói sự yêu, 
ghét^? thì sẽ thấy nó rõ ràng. 


Sự sai lệch vi tế nhất nhưng khoảng cách như trời 
đât. Nêu muôn chứng ngộ ngay thì hãy đừng dám chìm 
trong cái thích và không thích. 


Xung đột giữa những điều thích và không thích là nỗi 
phiên muộn của tâm. Nêu không hiệu được nghĩa lý 
sâu sắc của nó thì thật là vô nghĩa khi thực tập thiên 
chỉ. 


Hoàn hảo như tánh không, không thiếu cũng không 
thừa. Cho dù nó chi là sự cháp hay xả thì nó đêu châm 
dứt như vậy. 


Chớ vọng theo duyên trần, cũng không an trụ trong 
sự chấp thuận nhẫn nại đối với tánh không. Một môi 
như nhau, tất cả các tướng trạng của tâm đều tan biến 
khỏi ý niệm của nó. 


Dù cho dừng lại nhưng sự dừng này vẫn còn là 
động. Bạn sẽ còn kẹt bởi hai khái niệm. Thay vì vậy, 
đơn giản chỉ cần hiểu một mối. 


Nếu không nắm bắt một mối thì sẽ không thể thành 
công cả hai. Bỏ hữu thì cháp vào hữu, theo không thi 
vướng vào không. 


Nói nhiều thì phiền loạn nhiều, và trở nên sai lạc. 
Không nói không phiên soạn và không còn điêu vướng 
mắc. 


Để hiểu đạt nghĩa lý, hãy trở về căn nguyên. Nếu 
theo đuôi những phản chiêu trong gương thì đánh mát 
vét tích của hiện hữu. 


Một phút quán nội tâm thì còn hơn chú tâm vào hư 
không“. Chuyên chú vào hư không làm sai biệt mọi 
việc, là hậu quả của những quan diém sai trái. 








Chẳng cần phải cầu Chân, chỉ cần lìa mọi kiến. 


Có hai do có một, một cũng chớ nắm giữ, khi một 
tâm không sanh, vạn pháp không lâm lỗi. 


Không lỗi cũng không pháp, không sanh, cũng không 
tâm, tâm theo cảnh mà diệt, cảnh theo tâm mà chìm. 


Cảnh là cảnh bởi tâm, tâm là tâm bởi cảnh298... 


Muốn nhận được Nhất thừa, chớ ghét bỏ sáu 
tràn.499 Sáu tràn không ghét bó, mà lại đồng chánh 
giác. Người trí trụ vô vi, kẻ ngu tự trói buộc. 


Mở mắt tỉnh giác ngủ, chiêm bao tự biến mát, nếu 


tâm không biệt dị, vạn pháp thành nhất như. 


Một tức thị tất cả, tất cả tức thị một, nếu hiểu được 
điêu này, lo gì không tựu thành. 


Tín tâm vốn không hai, không hai là tín tâm, đường 
ngữ ngôn cắt đứt, phi khứ, lai, hiện tại. 


‘Inscription on the Mind of Faith | Xin Xin Ming of 
Jianzhi Sengcan, Taishõ vol.48, text 2010, pp.376b18- 
377210, dich Anh D.S. 

KIM CANG THU'A 

Xà bó tán loan 


V.55 Án cư lợi lạc 


Đoạn này khuyên khuyến khích độc cư dé trợ giúp tu 
lập nghiêm túc, dài hạn, một khi một người đã biét tu 





You do not need to seek the truth, just abandon all 
views. ... 


Duality exists because of oneness. Do not even be 
attached to oneness. When not even a single thought 
arises, all of the countless phenomena will be 
completely pure. 


No impurities, no phenomena, no arising, no mind: if 
you follow the subject, the object disappears; if you 
pursue the object, the subject dissolves. 


It is because of subjects that objects are objects. It is 


because of objects that subjects are subjects. 97 235 


To turn away from the six sources of impurity499 is to 
reach perfect awakening. The wise do not act. Fools 
bind themselves. ... 


When you open your eyes, dreams fade away by 
themselves. When your mind makes no distinctions, all 
of the countless phenomena are simply as they are. ... 


Oneness is everything. Everything is oneness. If you 
understand this, there's no reason to worry about not 
achieving your goal. 


The mind of faith is non-dual. Non-duality is the mind 
of faith. It is beyond words and concepts, beyond past, 
present and future. 

‘Inscription on the Mind of Faith’ / Xin Xin Ming of 
Jianzhi Sengcan, Taishõ vol.48, text 2010, pp.376b18— 
377210, trans. D.S. 

VAJRAYANA 

Giving up distractions 

V.55 The benefits of staying in solitude 


This passage recommends solitude as an aid to 
serious, long-term meditation, once a person has learnt 


757 





Khóng tim càu chán ly, chi càn bó hét moi tháy biét... 


Sở dĩ hai tồn tại là do một. Thậm chí chó chấp vào 
một. Khi không có thậm chí ý niệm đơn lập phát khởi 
thì tát cả các pháp vô sô déu hoàn toàn thanh tinh. 


Không có ué tạp, không có hiện tượng, không sinh 
khởi, không tâm: Nêu theo tâm thi cảnh bién mát, nêu 
theo cảnh thì tâm không còn. 


Chính do chủ thể mà đối tượng là đối tượng, chính 
do đối tượng mà chủ thể là chủ thể44... 


Từ bỏ sáu nguồn tạp nhiễm để đạt thành Chánh 


giác45. Người trí không làm vậy, kẻ ngu tự mé làm... 


Khi dói mát mó ra, giác móng liền tan vỡ. Khi tâm 
không khác biệt thì tât cả các pháp vón nhu vậy. 


Một là tất cả, tát cả chính là một. Nếu ngộ được điều 
này lo gì không chứng dat. 


Tín tâm là không hai, không hai là tín tâm. Vượt trên 
cả ngôn ngữ, không khứ, lai, hiện tại. 


(Tín tâm minh của ngài Tăng Xán, Đại Chánh 48, 
kinh 2010, tr. 376b18-377a10, do D.S dịch tiêng Anh). 

KIM CANG THỪA 

TỪ BỎ TÁN LOẠN 

V.55 Lợi ích của việc án cư 


Đoạn này dé xuất sự độc cư giống như sự trợ giúp 
đôi với việc thiên tập nghiêm túc và lâu dài một khi 








tập như thé nào. 


Trừ khi ngươi buông bỏ tất cả huyện náo, tán loạn, 
mà án cư nơi yên tĩnh, thời ngươi chẳng thé sanh khởi 
thiền định. Do vậy điều trọng yếu, từ bước đầu, là phải 
viễn ly tán loạn. 


Quán chiếu như vầy: ‘Bát cứ thứ gì tụ hội rồi cũng sẽ 
ly tán. Như cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bằng 
hữu và quyến thuộc — thậm chí đến thịt xương của 
thân thể cùng sanh — cũng sé phải chia lia. Ích gì mà 
tham chấp vào những người thân hữu nhưng lại vô 
thường? Ta nên luôn sống đơn độc.” 

Như Đại Sư Repa Shiwa Ö500 nói, 'Đơn độc một 
mình là tu Phật, bạn đạo hai người trợ duyên tu, ba 
người trở lên, nhân tham sân.Vì vậy tôi đơn độc một 
mình.' 


The Words of My Perfect Teacher, pp.401-02, dịch 
Anh T.A. 


V.56 Xả ly thế sự và giá trị độc cư 


Đoạn này lại hướng về những người thiền định rát 
nghiêm túc, những người được hưởng lợi rát nhiều từ 
việc thực hành ở nơi độc cư. 

Tây Tạng đã luôn nỗi tiếng với số lượng lớn các thiền 
sinh sóng trong các nơi ân cư trên núi hẻo lánh. 

Trong khi hàu hét mọi người không có cơ hội dé sóng 
như thé này, thì tót hơn là nắm bắt cơ hội dé làm việc 
đó trong môt thời gian, chẳng hạn như trong một khóa 
thiên. 


Các nghề như nông, công, thương, cho đến học 
thuật làm ngươi tán tâm (xao lãng tu hành) bởi những 
giao tế các loại và những việc cần làm. 

Ấy là những chuyện phón tap thé tuc luón luón khién 
ngươi bận rộn mà không có lợi ích gì nhiều cho tu đạo. 

Bất luận ngươi có nỗ lực (trong đời) thế nào, cũng 





how to meditate. 


Unless you give up all diversions, distractions, and go 
to stay in a solitary place, you cannot develop 
meditative absorption. So it is crucial, as a first step, to 
get rid of distractions. 


Consider the following: Whatever has come together 
will surely fall apart. Parents, brothers and sisters, 
spouses, friends and relatives — even the flesh and 
bones of the body that were born together — are going 
to separate. What is the use of clinging to our loved 
ones who are impermanent? | should always stay 
alone.' 


As Repa Shiwa Ó^99 has said, ‘Being alone with 
oneself is being the Buddha. Although Dharma-friends 
may support my spiritual practice, having more than 
three or four gives rise to attraction and aversion, so l 
shall rather stay alone.' 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.401—02, trans. 
T.A. 


V.56 Abandoning worldly activities, and prizing 
solitude 


This passage is again directed at very serious 
meditators, who greatly benefit from practice in 
seclusion. 

Tibet has always been famous for its great number of 
yogis living in remote mountain hermitages. 

While most people do not have the opportunity to live 
like this, it is good to take opportunities to do so for a 
period, such as on a meditation retreat. 


Occupations such as trade, farming, industry, and 
Science keep you distracted (from practising the 
Dharma) by many engagements and things to do. 

They are mundane diversions constantly keeping you 
busy while not having much (spiritual) significance. 

No matter how much you strive (in life), you never 


758 





hành giả đã hoc được phương pháp thiền quán như thé 
nào. 


Nếu không buông bỏ được những xao lãng, tán loạn, 
đến sống độc cư ở một nơi hẻo lánh thì không thể 
chứng nhập được thiền định được. Do vậy, như là 
bước khởi đầu thì thật là cần thiết phải diệt trừ được 
những tán loạn. 


Hãy cần nhắc điều sau đây: “Bất kỳ cái gì có hợp thì 
đều có tan. Cha mẹ, an hem, chị em, vợ chồng, bạn bè 
và người thân — thậm chí là xương thịt của cơ thể cùng 
sinh ra thì cũng sẽ chia lìa. Tác dụng gì với việc bám 
víu vào những người thân yêu mà phải chịu sự vô 
thường? Ta nên ở một mình.” 

Giống nhu đại sư Repa Shiwa O4 đã từng nói: *Ó 
một mình với chính mình là Phật. Dù có các pháp hữu 
có thé hỗ trợ nhau trên sự thực tập tâm linh, nhưng ở 
chung với hơn ba, bốn người thì tăng thêm sự sao lãng 
và tán loan, vì vậy cho nên ta sẽ ở một minh." 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 401-02, do T.A 
dịch tiêng Anh). 


V.56 Từ bỏ những hoạt động thế gian và nâng 
cao giá trị độc cư 


Đoạn này lại hướng về những hành giả thiền tập 
nghiêm túc, người mà đạt những lợi ích rất lớn từ việc 
thực tập ở nơi độc cư. 

Nước Tây Tạng luôn từng nỗi tiếng vì có nhiều thiền 
sinh sống độc cư ở những nơi núi non hẻo lánh. 

Trong khi háu hết mọi người đều không có cơ hội đề 
sống như vậy thì thật là tốt khi tận dụng cơ hội để sống 
vậy trong một thời gian, chẳng hạn trong khóa tu thiên. 


Các nghề nghiệp như buôn bán, nông nghiệp, công 
nghiệp và khoa học đều khiến cho bạn xao lãng việc 
thực hành Phật pháp do có nhiều điều thích thú và 
nhiều thứ dé làm. 

Những thú vui của thế gian cứ thường xuyên khiến 
bạn bận rộn trong khi không có nhiều sự tiến bộ tâm 








chẳng có ý nghĩa gì đích thực; chế thắng thù địch, phù 
trợ thân nhân trở thành môi bận lòng chẳng hôi kêt 
thúc. 


Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những công việc và những 
phiền hà bát tận như nhó vào đống rác! Rời bó quê 
hương mà đi đến những vùng đất lạ. 

Sống trong hang đá, làm bạn với thú rừng. Điều hòa 
thân tâm, không màng chuyện cơm áo, chuyện trò. 
Sống trọn đời nơi chốn sơn cốc vắng vẻ không người. 


Tôn giả Milarepa nói rằng, 'Chốn hang động vắng 
người, tâm xuất ly không nản; thuong su, tam thé 
Phát, tín ngưỡng chẳng hé ngoi.’ Như có lời nói rằng, 
‘Cô liêu vắng vẻ, tĩnh ly dễ sanh.’ 

Nếu ngươi sống ở nơi cô tịch như vậy, thời tự nhiên 
sanh khởi hết thảy các công đức của chánh đạo, như 
tâm xuất ly, tâm yếm ly, tín tâm, thanh tịnh tâm, thiền 
và định. Hãy gắng hết sức mà sống ở nơi như vậy. 


Những chốn hẻo lánh trong rừng cũng là nơi mà chư 
Phát và chu Bó-tát quá khứ đắc tịch diệt. 

Những nơi như vậy, chẳng có (cơ duyên nào cho) 
phân tâm và tán loạn, chẳng có nông, thương; nơi đó, 
chẳng có bằng hữu phù phiếm; nơi đó sống an lạc làm 
bạn với chim muông; 

uống nước suối và ăn lá cây; nơi đó tự nhiên hién 
hiện giác tánh sáng trong và tăng thượng chánh định; 
nơi đó chẳng hề có thù địch cũng không hề có thân 
hữu, ngươi sẽ thoát khỏi lưới tham sân. 

Dù chỉ lai vãng những nơi như vậy cũng có nhiều lợi 
ích, chứ đừng nói đến việc ở lại đó hẳn! 

Trong sô nhiều Kinh, như kinh “Nguyệt Đăng, đức 
Phật thuyết rằng dù chỉ khởi ý đi đến noi cô tịch, hay đi 
bảy bước về hướng đó cũng có công đức hơn cúng 
dường hết thảy chư Phật trong mười phương suốt 





find fulfilment; overcoming your rivals and supporting 
your family members becomes a never-ending 
preoccupation. 


Leave behind all those endless activities and 
distractions like your spittle in the dust! Leave your 
homeland behind and embrace the world as your own. 

Live among bare rocks and make friends with wild 
animals. Deny comfort to your body-mind — let go of 
your need for food, clothing, and conversation. Spend 
your whole life in an uninhabited, empty valley. 


As the revered Milarepa has said, 'In a rocky cave of 
a desolate valley, where my loneliness is never 
dispelled, | am constantly yearning for the Master, 
(embodiment of) the Buddhas of the three times.' As 
the saying goes, 'In a place of loneliness, concentration 
naturally arises.’ 

If you stay in solitude like that, then all good qualities 
of the path — such as renunciation (of the world) and 
disillusionment with it, faith and pure perception, 
meditative absorption and concentration — will arise on 
their own accord. Try as best you can to live in such a 
place. 


Secluded spots in the forest are the places where the 
Buddhas and bodhisattvas of the past have also found 
their peace. 

In such places, without any (chance for) diversion or 
distraction, without trading or farming; where, without 
nagging companions, you can live happily in the 
company of birds and wild animals; 

where water and plants provide ascetic nourishment; 
where awareness clears up by itself and meditative 
absorption naturally expands, with neither enemies nor 
friends you become freed from the bondage of 
attraction and repulsion. 

Even visiting such a place has many beneficial 
effects, not to mention actually staying there! 

In “The Moon Lamp Sūtra — among others — the 
Buddha has said that even the intention to go to a 


759 





linh. 

Cho dù trong cuộc sống. bạn có cố gắng đến đâu thì 
bạn không bao giờ có thể tìm thấy được sự đầy đủ: 
Hơn người khác hay nuôi sống gia đình trở thành 
những mối bận tâm không bao giờ chấm dứt. 


Hãy để lại sau lưng tất cả những hoạt động và những 
xao lãng không ngừng chấm dứt đó giống như nước 
giải trong bui bán! Hãy gác lại sau lung quê hương mà 
ôm lấy thế giới như cái của riêng bạn! 

Hãy sống cùng với những tảng đá trơ trọi và làm bạn 
với thú hoang! Hãy chối bỏ sự tiện nghi đối với thân 
tâm — buông bỏ những nhu cầu về thức ăn, áo mặc, và 
chuyện trò! Sống trọn cuộc đời ở chốn thung lũng vắng 
vẻ và không người sinh sống! 


Tôn giả Milarepa nói: “Ở nơi hang đá vắng người, 
cảnh hiu quạnh vắng vẻ không bao giờ nguôi, chúng ta 
cứ thường xuyên khát ngưỡng đến bậc Tôn sư, hiện 
thân của các đức Phật trong ba đời.” Như câu châm 
ngôn dạy rằng: “Nơi hiu quạnh vắng vẻ thì tịnh tâm dễ 
phát khởi.” 

Nếu bạn ở những nơi vắng vẻ như vậy thì tất cả các 
pháp lành trên con đường Đạo như sự xuất ly hay yếm 
ly đối với cuộc sống thế tục, tín tâm, thanh tịnh tâm, 
chứng đạt thiền định sẽ tự nhiên sinh khởi. Hãy cố 
gắng hết sức mà sống ở những nơi như vậy! 


Chốn hẻo lánh ở trong rừng là những nơi mà các 
đức Phật, chư Bồ-tát trong quá khứ đã từng tim được 
sự an lạc. 

Ở những nơi như vậy không có cơ hội nào để xao 
lãng hay tán loạn, không kinh doanh hay trồng trọt; nơi 
mà không có những người bầu ban trién miên thì ban 
có thé sóng hạnh phúc khi làm bạn với chim muóng, 
với các loài hoang dã; 

nơi mà nước và cây cối cho bạn nguồn dinh dưỡng 
sống đời độc cư; nơi mà sự nhận thức tự nó sáng suốt 
và sự chứng nhập thiền định tự nhiên mà phát khởi; 
nơi không có thân thù, và tự nhiên bạn sẽ thoát khỏi 
ràng buộc của sự quyến rũ hay ghê tởm. 

Thậm chí chỉ cần thăm viếng những nơi như vậy thôi 
cũng mang lại nhiều lợi lạc chứ chưa nói đến việc sống 
hẳn ở dó! 








hằng hà sa số kiếp. 


Lại cũng nói rằng, 'Ngụ chốn núi cao, nơi cực tĩnh, 
moi oai nghi cử chỉ đều thiện.” 

Theo đây, các công đức của chánh đạo, như tâm 
yếm ly, tâm xuất ly, tâm từ, tâm bi, thảy đều tự nhiên 
sanh khởi ở nơi như vậy, dù rằng ta chẳng chủ tâm 
tinh tấn để tựu thành. 

Do vậy mọi thứ ta làm ở đó chỉ có thể là thiện hành. 
Tất cả những tham, sân, phiền não mà người chẳng 
thể chế phục được khi sống trong huyên náo sẽ tự 
nhiên giảm thiểu khi ngươi đến nơi tịch tinh, rồi sẽ dé 
dàng sanh khởi các công đức của đạo. 


Đây là những bước sơ bộ cho việc tu hành thiền-na, 
những điêu quan trong tât yêu ây chăng thê thiêu 
được. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.406-08, dich 
Anh T.A. 


Thién dinh 


V.57 Ba bác tu thién 


Đoạn này nói vé các loai tu thiền. 


Có ba bác tu thiền: phàm phu hành tinh lu (thiền), 
nghĩa phân biệt tinh ly, duyên Chân như tinh lu. 


Tham trước các cảm thọ về minh, lạc, vô phân biệt 
của thiền, mà cố ý tìm cầu chúng, tức tu thiền chỉ vì 





solitary place, or taking seven steps towards it has 
more karmic benefit than making offerings to all the 
Buddhas in the ten directions for as many eons as 
there are grains of sand in the Ganges. 


It is also said that 'in a mountain hermitage, a 
supreme place of seclusion, whatever one does is 
always good.' 

According to this, the good qualities of the path — 
such as renunciation and disillusionment, loving 
kindness and compassion — develop quite naturally by 
themselves in a place like that, even though one may 
not make any deliberate effort to accomplish them. 
Thus everything one does there can only ever be 
wholesome. 

All your attractions, aversions, and other defilements 
that you had not been able to control whilst living 
among diversions will diminish naturally once you go to 
a secluded place, and it will be easy to develop the 
good qualities of the path. 


As preliminary steps towards developing meditative 
absorption, these points are absolutely crucial and 
indispensable. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.406-08, trans. 
T.A. 


Meditative concentration 


V.57 Three stages 
meditative concentration 


in the development of 


This passage concerns the kinds of meditative 
concentration. 


There are three stages in the development of 
meditative concentration: childish concentration, reality- 
discerning | concentration, and the Tathägatas 
wholesome concentration. 


While one is clinging to meditative experiences of 
bliss, clarity, and non-conceptuality, and deliberately 


760 





Trong rất nhiều kinh văn, nhu kinh “Nguyệt Đăng,” 
đức Phật đã từng dạy thậm chí chỉ cần có ý định sống 
ở nơi độc cư, hay bước bảy bước hướng về nơi ấy 
cũng tạo được nhiều thiện nghiệp hơn cả việc cúng 
dường hết thảy các đức Phật trong mười phương suốt 
vô số kiếp.” 


Kinh văn cũng dạy rằng: “Ở nơi chốn núi non hẻo 
lánh, nơi cực kỳ tĩnh lặng, làm bất kỳ điều gì cũng đều 
thiện lành.” 

Theo lời dạy này, các pháp lành trên con đường Đạo 
như sự xuất ly hay yếm ly đối với cuộc sống thế tục, 
tâm từ bi đều tự nó thành tựu một cách tự nhiên ở 
những nơi như vậy thậm chí chúng ta không cần phải 
chủ tâm cố gắng để thành tựu được chúng. Do vậy, 
mọi việc mà chúng ta làm ở đó đều chỉ là thiện pháp. 

Tất cả sự tham đắm, sân giận và những phiền não 
nhiễm ô mà bạn chưa từng có thể kiểm soát được 
trong khi sống giữa chốn phón hoa thì sé tự nhiên tiêu 
trừ một khi bạn đến sống những nơi tịch tĩnh, và sẽ dễ 
dàng phát khởi các pháp lành trên con đường đạo. 


Là nền tảng dé hướng đến việc tu tập thiền quán, 
đây là những điểm thực sự cân thiên và không thê thay 
thê được. 


(Những lời dạy của đắng đạo sư, tr. 406-08, do T.A 
dịch tiêng Anh). 


THIÊN ĐỊNH 


V.57 Ba giai đoạn trong quá trình tu tập thiền định 
Đoạn này đề cập đến các loại thiền định khác nhau. 


Có ba giai đoạn trong quá trình tu tập thiền định: 
thiên phàm phu, thiên phân biệt nghĩa và thiên quán 
niệm Chân như. 


Hành giả bám víu vào những trải nghiệm của thiền 
về hạnh phúc, về sự sáng suốt và về sự không phân 








đắm trước vị ngọt của cảm thọ trong thiền, gọi là hành 
thiên của phàm phu. 


Đã viễn ly tham trước các cảm thọ của thiền, và thậm 
chí chẳng còn bị lôi cuốn bởi vị ngọt của định, nhưng 
vẫn còn tham chấp nơi không xem như đối trị phần 
(của các phiền não) mà tu thiền, đó gọi là hành thiền vì 
phân biệt nghĩa. 


Tâm đã viễn ly tham chấp Không như đối trị phần 
nhưng vân còn an trụ trong định vô phân biệt (chú tâm) 
vé pháp tính, đó gọi là hành thiên duyên Chân nhu. 


Bát cứ khi nào tọa thiền, yếu quyết của thân là y theo 
bảy tu thé Tỳ-lô-giá-na (Vairocana), yếu quyết mát 


nhìn, và vân vân.901 

Như được nói rằng, 'Thân thẳng, thời mạch cũng 
thẳng, mach thẳng, phong / khí902 cũng thẳng, phong / 
khí thẳng, thì tâm thẳng.? 

Nên nếu ngươi giữ thân thẳng ngay, chẳng tựa hay 
chống vào đâu, ý thức sẽ không khởi phân biệt và 
ngươi có thể nhập định trong trạng thái hoàn toàn 
không chấp trước. Đó là tự tánh của thiền ba-la-mát. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.408-09, dich 
Anh T.A. 


Tu đối tri phiền não 


V.58 Liệt kê các đối trị 


Đoạn này và sáu đoạn tiếp theo trích từ phẩm 16 
trong 'Giải thoát trang nghiêm bảo" của Gampopa, nói 
về Thiền định”. 

Ở nơi độc cư, thân viễn ly náo nhiệt, và tâm viễn ly 
phân biệt, bắt đầu suy ngẫm những pháp đối trị cho 
những phiền não: tham, sân, si, tật và ngã mạn. 





seeking them one meditates full of expectation, one is 
still on the stage of childish concentration. 


When one has abandoned clinging to meditative 
experiences, and even though no longer fascinated by 
concentration, one still clings to the perception of 
emptiness as an antidote (for the defilements), that is 
called the stage of reality-discerning concentration. 


When one no longer clings to emptiness as an 
antidote and still remains in non-conceptual meditative 
concentration (focused) on the nature of reality, that is 
called the Tathagata's wholesome concentration. 


Whenever you practise meditative concentration, you 
should apply the seven point posture of Vairocana — 
your eyes maintaining the appropriate gaze, and so 


forth, 900 
As it is said, When the body is straight, the channels 
are straight; when the channels are straight, the 


energies°0† are straight; and when the energies are 
straight, the mind is straight.' 

So if you straighten up your body without reclining or 
leaning against anything, your mind becomes free of 
concepts and you can maintain meditative equipoise 
without thinking of anything. That is the definition of the 
perfection of meditative concentration. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.408—089, trans. 
T.A. 


Meditative antidotes for the various defilements 


V.58 Listing the antidotes 


This passage and the next six are from the sixteenth 
chapter of Gampopa's 'The Jewel Ornament of 
Liberation’, dealing with ‘Meditative Concentration". 

Staying in solitude, avoiding physical disturbance, 
and having separated one's mind from discursive 
thoughts, one starts to contemplate the antidotes for 
the mental defilements / afflictions: lust, hatred, 


761 





biệt và có tình tìm cầu chúng, và thiền tập với những 
mong doi như vậy thì hành giả chỉ vân đang ở trong 
giai đoạn thiên phàm phu. 


Khi đã từ bỏ sự chấp chặt đối với những trải nghiệm 
về thiền, và thậm chí là không còn hấp dẫn bởi thiền 
nữa, vị ấy chấp vào khái niệm của tánh không giống 
như là là giải pháp đối trị những phiền não nhiễm ô thì 
đó gọi là thiền phân biệt nghĩa. 


Khi hành giả không còn bám chấp vào tánh không 
như là liệu pháp đối trị phiền não và vẫn còn an trụ 
trong vô phân biệt thiền (an định) về đặc tính của Chân 
như thì gọi là thiền quán niệm Chân như. 


Bất kỳ lúc nào bạn thực tập thiền, bạn nên áp dụng 
bảy tư thé Tỳ-lô-giá-na (Vairocana) — mắt duy trì cái 
nhìn vừa phải, và vân vân.47 

Như được nói: “Khi thân thẳng đứng thì nguồn tư duy 
cũng thẳng; khi luồng tư duy thẳng thì những điều hiện 
khởi cũng thẳng“: khi những điều hiện khởi thẳng thì 
tâm liền thẳng.” 

Do vậy, nếu bạn thẳng được tự thân mà không bám 
tựa vào đâu thì tâm sẽ không còn các khái niệm phân 
biệt, và nhờ vậy có thể duy trì được trạng thái cân đối 
trong thiền mà không suy nghĩ về bất kỳ cái gì. Đó 
chính là ý nghĩa của thiền Ba-la-mát. 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 406-09, do T.A 
dịch tiêng Anh). 


LIỆU PHÁP CỦA THIÊN CHO NHỮNG LOẠI PHIÉN 
NAO KHAC NHAU 


V.58 Liét ké các lieu pháp dói tri 


Đoạn này và sáu đoạn tiếp theo trích từ chương thứ 
16 trong “Giải thoát trang nghiêm bảo” của ngài 
Gampopa bàn về “Thiên định.” 

Sóng độc cư, xa lánh các phiền nhiễu vật chất, và 
tách biệt tâm khỏi những ý niệm lan man, hành giải bắt 
đầu quán chiếu về các liệu pháp để đối trị các phiền 
não nhiễm ô trong tâm như: tham lam, sân hận, si mê, 








Khi ngươi chẳng còn tán loạn, do vậy mà ngươi nhập 
định. 

Sau đó, dé tịnh trị tự tâm, ngươi nên thám tra phiền 
não nỗi trội của bản thân và quán sát đối trị phần của 
nó. 

(1) Đối trị tham dục, tu quán bất tịnh. 

(2) Đối trị sân khué, tu quán từ tâm. 

(3) Đối trị si mê, tu quán duyên khởi. 

(4) Đối trị tật đố, tu quán tự tha bình đẳng. 

(5) Đối trị ngã mạn, tu quán tự tha giao hoán. 

(6) Nếu các phiền não của ngươi đều mạnh ngang 
nhau hay nhiều vọng niệm thi nên tu quán số tức (niệm 
hơi thở). 


V.59 Đối trị tham dục: bắt tịnh quán 


Đoạn văn này mô tả các suy nghiệm cũng được mô 
tå trong *Th.138, Satipatthàna Sutta. 


(1) Nếu nguoi bị chi phối bởi tham dục, thi ngươi nên 
hành bát tịnh quán, như sau: Trước hết, quán tưởng 
rằng thân này của ngươi được hợp thành bởi ba mươi 
sáu vật bát tịnh — thịt, máu, da, xương, tủy, mủ, đàm, 
nước mũi, nước dãi, đại tiện, tiểu tiện, các loại. 

Rồi đến nơi mộ địa và khi ngươi thấy thi thể được 
mang đến đó: một ngày sau khi chết, rồi hai, ba, bón 
hay năm ngày sau khi chết, hiện tướng phân rã, 
chuyên xanh, chuyển den, bi giòi bo duc khoét, rói rút 
ra kết luận rằng: ‘Thân này của ta cũng giống như vậy, 
nó cũng phải chịu như vậy, nó chẳng thể thoát khỏi 
chuyện này.' 

Cũng vậy, khi ngươi thấy một thi thể được mang đến 
mộ địa rã còn tro xương, còn dính chút thịt gân, rôi bộ 
xương đỗ xuống thành những mảnh nhỏ, rói vài năm 
sau khi chết xương thành màu vỏ ốc, rồi thành màu bụi 
đất, rồi rút ra kết luận rằng: “Thân này của ta cũng 
giống như vậy, nó cũng phải chịu như vậy, nó chẳng 
thé thoát khỏi chuyện này.’ 





delusion, envy and self-centredness. 


When you are no longer distracted, you become 
concentrated. 

Then, in order to refine your mind, you should 
investigate which is your predominant affliction and 
contemplate the antidote for it. 

(1) The antidote for lust is meditation on the unlovely. 

(2) The antidote for hatred is meditation on loving 
kindness. 

(3) The antidote for delusion 
dependent arising. 

(4) The antidote for envy is meditation on the equality 
of oneself and others. 

(5b) The antidote for self-centredness is meditation on 
exchanging oneself and others. 

(6) If your defilements are equally strong or if you 
have too much thought, then you should meditate on 
the breath. 


is meditation on 


V.59 Antidote for lust: meditation on the unlovely 
aspects of the body 


This passage describes meditations that are also one 
of those described in *Th.138, the Satipatthana Sutta. 


(1) lf you are dominated by lust, then you should 
meditate on the unlovely, which is done in the following 
way: First, consider the thought that this body of yours 
is composed of thirty-six impure substances — flesh, 
blood, skin, bone, marrow, lymph, bile, phlegm, mucus, 
excrement, and so forth. 

Then go to the charnel ground and when you see a 
corpse taken there: one day after death, and also two, 
three, four or five days after death, showing signs of 
decay, turning bluish, turning black, infested by worms, 
then draw the conclusion: “This body of mine is also like 
that, it is subject to that, it never escapes that reality.' 

Also, when you see a corpse taken to the charnel 
ground reduced to a mere skeleton with just a little 
flesh and ligaments remaining, and then the skeleton 
falling apart into smaller and smaller pieces, and 
several years after death the bones taking on the 
colour of a conch shell, and then the colour of dust, 
then draw the conclusion: “This body of mine is also like 


762 





ganh ty và kiéu ngao. 


Khi khóng cón bi tán loan, thi ban tró nén an dinh. 

Sau dó, dé thanh tịnh tâm, bạn nên quán sát cái nào 
chính là phiền não nói bật và quán tưởng vé các liệu 
pháp dé đối trị nó. 

(1) Liệu pháp nhằm đối trị tham dục là thiền tập về 
bất tịnh quán. 

(2) Liệu pháp cho lòng sân hận là thiền tập về từ bi 
quán. 

(3) Liệu pháp cho sự si mê là thiền tập về duyên khởi 
quán. 

.(4) Liệu pháp cho lòng ganh ghét đố ky là thiền tập 
về sự quán bình đẳng giữa mình và người. 

(5) Liệu cho lòng kiêu ngạo thì thiền tập về sự hoán 
chuyển giữa minh và người. 

(6) Nếu các phiền não đều mạnh mẽ như nhau hoặc 
nếu bạn có quá nhiều những vọng niệm thì nên thực 
tập quán hơi thở. 


V.59 Liệu pháp cho lòng tham dục: thiền tập về 
quán bất tịnh 


Đoạn này các loại thiền định mà đã từng được mô tả 
trong *Th.138, Kinh Tứ niệm xứ (Satipathana Sutra). 


(1) Nếu bạn bị chế ngự bởi lòng tham dục, thì bạn 
nên quán về bát tịnh theo các bước sau đây: Trước 
hết, quán chiếu thân này cấu thành bởi ba mươi sáu 
chát bát tịnh gồm: thịt, máu, da, xương, tủy, mủ, đờm, 
nước mũi, nước miếng, đại tiện, tiểu tiện, và các loại 
vân vân. 

Sau đó đi đến nơi nghĩa địa và khi nhìn thấy một thi 
thể được đưa đến đó: một ngày sau khi chết, và cũng 
hai, ba, bốn, năm ngày sau khi chết thì nó phơi bày 
những dấu hiệu của sự phân hủy, chuyển sang xanh 
xao, rồi đen bàm, rồi lúc nhúc sâu trùng, rồi sau đó di 
đến kết luận: “Thân này của tôi rồi cũng như vậy, nó 
cũng chịu dung thời kỳ nhu vậy, và không bao giờ 
thoát khỏi sự thật này.” 

Cũng vậy, khi bạn nhìn thấy cái tử thi được đưa đến 
nghĩa địa mà chỉ còn bộ xương trơ trọi chỉ với chút thịt 
và gân còn dính lại, và sau đó bộ xương cũng rã ra 
thành các mảnh nhỏ, và một vài năm sau đó, bộ xương 
chuyển sang màu vỏ ốc, rồi màu bụi đất, rồi lại rút ra 








V.60 Đối trị sân khué: từ tâm quán 


(2) Nếu ngươi bi chi phối bởi sân khué, thi ngươi nên 
hành từ tâm quán để đối trị. Tâm từ, như ta đã nói ở 
trên,503 có ba loại. Ở đây, ta nói về tâm từ hướng đến 
chúng sanh, trong đó ngươi trước hết nghĩ về việc làm 
lợi ích và tạo an lạc cho người mình yêu quý rồi tu tâm 
từ đối với người đó. 

Sau đó, cũng làm như vậy đối với những người 
quen, rồi đối với láng giềng, rồi đối với những người 
cùng ngụ trong trấn. Cuối cùng, quán như vậy đối với 
hết thảy chúng sanh ở phương đông rồi đến các 
phương còn lại trong mười phương. 


V.61 Đối trị si mê: duyên khởi quán 


Đoạn này giới thiệu phép quán được giải thích tiếp 
tục với đoạn ”V. Z4. 


(3) Nếu nguoi bi chi phối bởi si mê, thì ngươi nên 
hành duyên khói904 quán để đối trị.... 


V.62 Đối trị tật đó : tự tha bình đẳng quán 


(4) Nếu ngươi bị chỉ phối bởi tật đố, thì ngươi nên 
hành từ tâm quán để đối trị. Cũng như ngươi muôn an 
lạc, các chúng sanh khác cũng muốn an lạc. 

Cũng như ngươi không muốn khổ đau, các chúng 
sanh khác cũng không muốn khổ đau. Do vậy, hãy 
hành quán chiếu về việc yêu quý bản thân mình và các 
chúng sanh khác đồng như nhau.505 

Đó là điều (Tịch Thiên) nói trong 'Nhập Bồ-tát hành 
luận: “Thứ nhất cần tu tập, tự tha bình đẳng quán, khổ 
lạc đều nhu nhau, hộ người như hộ mình” (BCA 
VIII.90). 





that, it is subject to that, it never escapes that reality.’ 


V.60 Antidote for hatred: meditation on loving 
kindness 


(2) If you are dominated by hatred, then meditate on 
loving kindness as its antidote. Loving kindness, as ! 


explained earlier,902 is of three types. Here, we are 
talking about loving kindness with reference to sentient 
beings, where you initially think about benefitting and 
making happy someone who is dear to you and 
develop loving kindness with regard to that person. 

After that, do the same toward acquaintances, then 
toward your neighbours, and then toward those living in 
your town. Finally, meditate in the same way toward all 
sentient beings in the East and then the rest of the ten 
directions, too. 


V.61 The antidote to delusion: meditation on 
dependent arising 


This introduces a contemplation which is explained in 
the continuation of the passage 7V. Z4. 


(3) If you are dominated by delusion, then meditate 
on dependent arising203 as its antidote. ... 


V.62 The antidote for envy: meditation on the 
equality of self and others 


(4) If you are dominated by envy, then meditate on 
the equality of yourself and others as its antidote. Just 
as you want happiness, other sentient beings also want 
happiness. 

Just as you do not want pain, other sentient beings 
also do not want pain. Therefore, practise the 
meditation of cherishing yourself and other sentient 
beings equally.504 

That is what (Sàntideva) says in his ‘Engaging in the 
Conduct for Awakening’: ‘First of all, | should meditate 
fervently on the equality of myself and others. Being 


763 





kết luận: “Thân này của tôi cũng giống nhu váy, nó 
cũng phải trải qua thời kỳ như vậy, và không bao giờ 
thoát khỏi sự thật này.” 


V.60 Liệu pháp đối trị lòng sân: quán từ tâm 


(2) Nếu bạn bị chế ngự bởi lòng sân hận thì hãy quán 
chiếu từ tâm như là liệu pháp đối trị nó. Tâm từ như 


được giải thích ở trén49 thi góm có ba loai. Ở đây, 
chúng ta đang bàn về lòng từ mà hướng về chúng sinh 
mà trước hết là nghĩ việc làm lợi ích và hạnh phúc cho 
những người mà mình thương mến, và phát triển tâm 
từ đối với những con người đó. 

Sau đó, thực tập như vậy đối với những người quen, 
rồi đến hàng xóm láng giêng, rồi những người cùng 
chung sống trong thị trán của bạn. Cuối cùng, thực tâm 
tâm từ như vậy hướng đến tất cả chúng sanh ở 
phương Đông rồi các các phương còn lại trong mười 
phương. 


V.61 Liệu pháp đối trị sự si mé: quán nhân duyên 


Đoạn này giới thiện phép quán mà được giải thích 
tiếp tuc trong đoạn *V.74. 


(3) Nếu ban bi chế ngự bởi sự si mé, thì hãy quán 
chiếu nhân duyên sinh khói9O như là liệu pháp đối tri... 


V.62 Liệu pháp đối trị lòng đố ky: quán bình đẳng 
giữa mình và người 


(4) Nếu bạn bị chế ngự bởi lòng đố ky thì nên quán 
về sự bình đẳng giữa mình và người như là liệu pháp 
để đối trị nó. Chỉ bởi vì bạn muốn hạnh phúc thì chúng 
sanh khác cũng muốn hạnh phúc. 

Chi vì bạn không muốn khó đau thì chúng sanh khác 
cũng không muốn điều khổ đau. Do vậy, thực tập thiền 
quán về thương mình và thường người một cách bình 
dáng?!. 

Đó là điều mà ngài Tịch Nhiên (Santideva) dạy trong 
“Nhập Bô Bé Hành Luận:” “Trên hết, chúng ta nên 
quán chiếu về bình đẳng giữa mình và người. Bình 








V.63 Đối trị ngã mạn: tự tha giao hoán quán 


(5) Nếu nguoi bị chi phối bởi ngã mạn, thì ngươi nén 
hành từ tâm quán để đối trị. Những chúng sanh ngu 
muội chỉ yêu quý bản thân mình, và bởi vì chúng chỉ lo 
tự lợi, nên đau khó trong luân hồi. 

Chư Phật thương yêu mọi loài, và vì chuyên lợi tha, 
nên thành Phật quả. Như được nói rằng: Người ngu 
hành tự lợi, Năng nhân gắng lợi tha, quả hai đường sai 
biệt, cách nhau nhu đất trời! (BCA VIII.130). 

Biết rằng. do vậy chỉ yêu quý bản thân là lỗi làm, hãy 
từ bỏ việc ấy. Biết rằng yêu quý tha nhân là công đức, 
hãy đối với kẻ khác như với chính mình. 

'Nhập Bô-tát hành luân nói rằng: ‘Yêu mình sanh các 
lỗi, lợi tha đức như bién, vậy nên đoạn ngã cháp, gắng 
tu lợi tha hành! (BCA VIII.113). 


V.64 Đối trị nhiều vọng niệm: sô tức quán 


(6) Nếu ngươi bị chỉ phối bởi các phiền não mạnh 
ngang nhau hay nhiều vọng niệm, thì hãy nên hành 
quán số tức. Quán thành sáu bước: sổ, tùy, vân vân. 

Như trong A-fy-dat-ma Câu-xá Luận (của Thế Thân) 
nói rằng: 'só, tùy, chỉ, quán, chuyén, tinh, nên biết có 
sáu bước. 506 


*V.58 đến 64 trích từ ‘The Jewel Ornament of 
Liberation , pp.255— 62, dịch Anh T.A. 


Tu bốn vô lượng 


Đó là lòng từ, bi, hy và xả. Một só ý tưởng tương tự 
với những gì được nói dưới đây cũng được tìm thây 





equal in our pains and pleasures, | should protect all 
beings as | do myself (BCA VIII.90). 

V.63 The antidote to pride: meditation on 
exchanging oneself and others 


(5) If you are dominated by pride, then meditate on 
exchanging yourself and others as its antidote. Childish 
sentient beings cherish themselves only, and since 
they work for their own benefit, they suffer in samsara. 

The Buddhas cherish others, and since they work for 
the benefit of others, they attain Buddhahood. As it is 
said: 'The childish work for their own benefit, the 
Buddhas work for others' benefit — just look at the 
difference between them! (BCA VIII.130). 

Knowing therefore mere self-cherishing as a fault, 
give up self-grasping. Knowing that cherishing others is 
a good quality, treat others as yourself. 

'Engaging in the Conduct for Awakening' says: 
'Seeing the fault in cherishing just myself, and the great 
value of cherishing others, may | abandon clinging to 
my own self, and accustom myself to favouring others! 
(BCA VIII.113). 


V.64 The antidote to much discursive thought: 
meditation on the breath 


(6) If you are dominated by defilements of equal 
strength or much discursive thought, then practise with 
the breath. Meditate in six stages: counting, following 
and so forth. 

As the Treasury of Abhidharma (the Abhidharmakoš§a 
by Vasubandhu) says, 'there are six stages: counting, 
following, stabilizing, examining, transforming, and fully 


purifying the breath.'505 


*"V.58 to 64 are from “The Jewel Ornament of 
Liberation', pp.255—62, trans. T.A. 


Meditation on the four limitless qualities 
These are loving kindness, compassion, empathetic 


joy and impartiality or equanimity. Some similar ideas 
764 





dáng trong nói khó và niềm đau, nên bảo vé người nhu 
bảo vệ chính mình.” (BCA VIII.90). 


V.63 Liệu pháp đối trị lòng kiêu mạn: quán về sự 
hoán chuyên giữa minh và người 


(5) Nếu bạn bị chế ngự bởi lòng kiêu mạn, hãy thực 
tập quán chiếu vé sự hoán đổi giữa minh và người như 
là liệu pháp đối trị. Chúng sanh phàm phu chỉ biết tự 
ôm ấp lấy mình, và vì học chỉ biết làm lợi ích cho chính 
họ mà họ bị khổ đau trong kiếp luân hồi. 

Các đức Phật biết yêu thương người khác, làm lợi 
ích cho người khác mà đạt được quả vị Giác Ngộ. Như 
được nói rằng: “Việc làm của phàm phu thì làm lợi cho 
chính mình, còn việc làm của các đức Phật thì mang lại 
lợi lạc cho người khác — Hai mục đích hoàn toàn khác 
nhau!” (BCA VIII.130). 

Do vậy, đã biết rằng ôm ấp bản thân là sai lầm thì 
hãy từ bỏ việc ấy. Biết rằng thương yêu người khác là 
hạnh lành thì hãy đối đãi họ như chính mình. 

“Nhập Bò Dé Hành Luân” có dạy rằng: “Nhìn thấy là 
sai lầm khi chỉ biết thương mình, và thấy được giá trị 
lớn lao khi biết thương yêu người khác. Ta hãy từ bỏ 
việc bám chấp vào mình, và tập làm lợi ích cho người 
khác!” (BCA VIII.113). 


V.64 Giải pháp đối trị những vọng niệm: quán hơi 
thở 


(6) Nếu bạn bị chế ngự bởi những phiền não nhiễm ô 
có độ mạnh như nhau hay nhiều vọng niệm sinh khởi 
thì hãy thực tập quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở 
có sáu bước như: đếm, theo dõi, vân vân. 

Như ngài Thế Thân (Vasubandhu) có day trong A-ty- 
dat-ma Câu-xá luận (Abhidharmakosa) rằng: “Có sáu 
bước: đếm, theo dõi, ón dinh, xem xét, chuyển hóa, và 
thanh tinh hóa hơi thở.”92 


(*V.58 đến 64 được trích từ “The Jewel Ornament of 
Liberation," trang 255-62, do T.A dich tiéng Anh). 


TU TẬP BÓN TÂM VÔ LUONG 


Đó là tâm từ, tám bi, tâm hy và tâm xả. Một số quan 
điểm tương tự với những điều được trình bày ở đây 








trong sách Thượng tọa bộ được gọi là Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo), chương IX. 


V.65 Tu xả 


Tu tám báng bón vó lượng, là tu từ vô lượng, bi vô 
lượng, hỷ vô lượng và vô xả lượng. 

Dù rằng từ thường được nêu trước, nhưng khi nói về 
tu tâm bằng từng vô lượng một, ta nên bắt đầu bằng 
xả, vì nếu không ta chỉ thành tựu phiến diện từ, bi, và 
hỷ, chứ không phải hoàn toàn thanh tịnh. 

Do vậy ta sẽ bắt đầu tu xả trước. 


Xả có nghĩa là đối với kẻ thù thì xả oán hận và đối 
với thân hữu thì xả tham ái, tu tâm bình đẳng tâm với 
hết thảy chúng sanh, chẳng vì thân sơ mà đem lòng 
yêu ghét. 

Hiện tại sở dĩ chúng ta quá tham trước đối với cha 
mẹ, thân quyến, bằng hữu thân cận, nhưng lại thù 
ghét, không nhẫn nhịn đối với những kẻ thù địch và 
thân thuộc của họ chính là vì ta không chân chánh 
quán sát sai lầm này. 


Những kẻ thù địch hiện tại trong những đời trước có 
thể đã từng là cha mẹ, bằng hữu thân cận, rất mực yêu 
thương ta, chăm sóc ta tận tình và giúp đỡ, hộ trì ta 
quá nhiều không kå hết, trong khi những kẻ mà hiện tại 
ta xem là thân hữu, trong những đời quá khứ cũng có 
thể đã từng là những kẻ thù địch của ta, gây hại cho ta 
rất nhiều.. 

Cũng vậy, ta không thể chắc rằng những người mà 
hiện tại ta xem là thù địch lại sẽ không tái sanh làm con 
cháu ta; hay thân quyến hiện tại của ta sẽ không tái 
sanh làm kẻ thù địch.507 

Như vậy sao ta dé cho mình bi lừa dối bởi biểu hiện 
nhất thời thù địch hay thân hữu, rồi tích tập ác nghiệp 
bằng tham sân kéo minh dán sâu vào đường doa lac? 





to what is said below are also found in the Theravada 
text known as the Visuddhimagga (Path of Purification), 
chapter IX. 


V.65 Meditation on impartiality 


Training the mind through the four limitless qualities 
involves meditation on immeasurable loving kindness, 
immeasurable compassion, immeasurable empathetic 
joy and immeasurable impartiality. 

Although the list usually starts with loving kindness, 
when we talk about training the mind through practising 
them one by one, we have to start with impartiality, 
because otherwise we would end up with just partial 
loving kindness, compassion, and empathetic joy, 
which would not be pure at all. 

Therefore, we start training the mind with impartiality. 


Impartiality means giving up our hatred for enemies 
and infatuation with friends, and developing a balanced 
attitude toward all sentient beings, free of attachment to 
those close to us and aversion for those who are 
distant. 

The reason why we are presently so much attached 
to our parents, family members, and others close to us 
while we hate and cannot stand our enemies and their 
followers is that we have not properly examined the 
situation. 


In previous lifetimes, our present enemies may have 
been our parents who loved us dearly, looked after us 
affectionately, and helped us in inconceivable ways — 
while those whom we presently consider our loved 
ones may also have been our enemies in some 
previous lives when they did a lot of harm to us. ... 

Likewise, we can never be certain that those whom 
we presently consider our enemies are not going to be 
born as our children, or that our family members will not 


be born as our enemies. 906 

So why allow ourselves to be deceived by the 
momentary appearance of enemies and loved ones, 
and accumulate negative karma through attachment 
and aversion that is going to weigh us down into the 


765 





cũng được tim tháy trong các tạng kinh của Thượng tọa 
bộ được biết đến là Thanh tịnh đạo (Visudhimagga), 
chương IX. 


V.65 Tu tập tâm xả 


Tu tâm qua bốn tâm vô lượng thì liên quan đến việc 
thực tập tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô 
lượng và tâm xả vô lượng. 

Mặc dù đứng đầu trong danh mục liệt kê thì làm tâm 
từ, nhưng khi bàn về việc tu tập lần lượt bốn tâm vô 
lượng này thì chúng ta lại bắt đầu bằng việc thực tập 
tâm xả bởi vì nếu không như thế chúng ta chỉ có thể 
kết thúc ở tâm từ, tâm bi và tâm hy một cách hạn 
lượng thôi, và điều đó sẽ không được thanh tịnh hoàn 
toàn. 

Do vậy, chúng ta bắt đầu bằng việc thực tập xả vô 
lượng. 


Xả có nghĩa là bỏ hết những sự sân hận đối với kẻ 
thù, và bỏ hết sự tham ái đối với bằng hữu, và xây 
dựng cái nhìn bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, 
không còn quyến luyến đối với người thân, và cũng 
không còn ác cảm đối với người xa. 

Lý do tại sao hiện giờ chúng ta vẫn còn lưu luyến đối 
với cha mẹ, anh chị em và những người thân của mình 
trong khi lại thù ghét, và không chịu đựng nỗi đối với kẻ 
thù và những người bên cạnh họ là bởi vì chúng ta 
chưa xem xét một cách đúng đắn tình trạng này. 


Trong đời quá khứ, những kẻ thù hiện tại có lẽ đã 
từng là cha mẹ, người đã từng hết mực thương yêu 
chúng ta, tận tâm chăm sóc chúng ta, và giúp đỡ 
chúng ta vô điều kiện; trong khi đó những người mà 
hiện tại được xem là người thương thì có lẽ cũng đã 
từng là kẻ thù trong những kiếp quá khứ khi họ đã gây 
hại chúng ta rất nhiều.. 

Giống như vậy, chúng không bao giờ chắc chắn rằng 
người mà hiện tại chúng ta xem là kẻ thù không còn tái 
sinh làm con của chúng ta sau này, và rằng anh chị em 
thì lại không phải tái sinh làm kẻ thù của chúng ta sau 
này.53 

Do vậy, lý do gì mà để tự mình bị lừa dối bởi sự có 
mặt tạm thời của những kẻ thù, và của những người 








Thế nên hãy quyết tâm nghĩ về hết thảy vô lượng 
chúng sanh như cha mẹ, con cái của mình,908 và cũng 
như các thánh nhân đời trước, xem oán địch và bằng 
hữu đều bình đẳng. 

Trước hết, hãy tu tập bản thân bằng nhiều phuong 
tiện để cho thù hận và oán ghét đối với những người ta 
không ưa không khởi lên trong tâm. Hãy nghĩ tưởng về 
họ như là những người bình thường, trung dung, 
không lợi cũng không hại gì cho mình. 

Rồi quán xét răng các chúng sanh trung dung áy 
cũng từng vô số lần là cha mẹ ta suốt trong luân hồi vô 
thủy. Tư duy như vậy, tu tập tâm cho đến khi phát sinh 
tình cảm thân yêu đối với các chúng sanh ấy như đối 
với cha mẹ thực sự của mình trong đời này. 

Sau cùng, tiếp tuc tu tập như vậy, cho đến khi cảm 
thấy thương xót tất cả chúng sanh, bát luận họ có biểu 
hiện như là thù địch, bằng hữu, hay trung dung, như 
ngươi đối với cha mẹ của mình. 


Không có bước cuối này, có thể ngươi cũng tu tập 
được chút ít tâm bình đẳng mà không cảm thấy chút gì 
thương hay ghét đối với người thân hay kẻ thù, nhưng 
đó chỉ là một thái độ dửng dưng đần độn, không lợi 
cũng không hại. 

Xả vô lượng giống như yến tiệc của một ông vua 
hiền. Khi các vị vua hiền khoản đãi yến tiệc, họ mời tất 
cả mọi người, không phân biệt sang hay hèn, mạnh 
hay yếu, tốt hay xấu, ưu tú hay dung tục. 

Cũng như vậy, ta hãy đối xử với tất cả chúng sanh 
khắp hư không bằng tâm đại bi như vậy, tu tâm cho 
đến khi cảm tháy binh dáng Xả như thé. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.310—11; 314— 
15, dich Anh T.A. 


V.66 Tu từ 


Bằng xả vô lượng đã nêu, ngươi hãy dé tâm đến tất 





depths of the lower realms? 


Make up your mind, therefore, to think of all infinite 
sentient beings as your parents and children,507 and 
just like the great beings of the past, see your enemies 
and friends as equal. 

First, train yourself in various ways so that those 
whom you do not like at all may no longer stir up anger 
and hatred in your mind. Think of them as neutral, 
ordinary people who are neither helpful nor harmful to 
you. 

Then consider that neutral beings have also been 
innumerable times our parents during beginningless 
samsara, train your mind and meditate until you feel the 
same kind of affection for them as for your actual 
parents in this life. 

Finally, continue this meditation until you feel the 
same compassion towards all beings — whether they 
appear to be hostile, friendly, or neutral — as you do for 
your own parents. 


Without this last step, you may develop some even- 
mindedness without feeling any compassion or hatred 
toward either enemies or friends, but that is just dull 
indifference | — neither helpful nor harmful. 
Immeasurable impartiality is like a banquet given by a 
wise king. 

When wise kings offer banquets or feasts, they invite 
everyone — high or low, powerful or weak, good or bad, 
excellent or mediocre — without making any distinction 
whatsoever. 

Just like them, we should treat all sentient beings 
throughout space with the same kind of great 
compassion, train your mind until you feel that kind of 
impartiality. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.310—11; 314- 
15, trans. T.A. 


V.66 Meditation on loving kindness 
limitless 


Through meditating on impartiality as 


766 





thương mà tích lũy những nghiệp xấu do sự thân thù 
mà ra khiên cho mình đọa lạc? 


Do đó, hãy quyết định nghĩ về hết thảy chúng sinh 
như cha mẹ, con cái94 và hãy như các bậc thánh trong 
quá khứ xem thân thù đều bình đẳng. 

Trước hết, hãy tự mình tu tập bằng nhiều phương 
pháp để cho những người chúng ta ghét bỏ mà vân 
không khởi lên lòng thù hận, oán kết đối với họ nữa. 
Hãy xem ho nhu những người bình thường, trung 
dung, người mà không có lợi cũng không có hại với 
bạn. 

Sau đó, hãy xem rằng những người trung dung đó 
cũng đã từng là cha mẹ của chúng ta trong vô lượng 
kiếp từ vô thi. Quán tâm và tu tập nhu vậy cho đến khi 
tình cảm dành cho họ giống như với cha mẹ thật sự 
trong đời này vậy. 

Cuối cùng, hãy cứ tiếp tục thiền tập mãi cho đến khi 
lòng từ của bạn hướng đến muôn loài chúng sinh — 
hoặc là thân, hoặc là thù, hoặc là trung dung — giống 
như tình cảm mà bạn dành cho chính cha mẹ của bạn 
vậy. 


Không có bước cuối cùng, có lẽ bạn sé tu tập được 
một ít tâm bình đẳng mà không cảm thấy chút thương 
ghét đối đối kẻ thù hay bằng hữu, nhưng đó chỉ là một 
thái độ bàng quang ngớ ngân — không lợi cũng không 
hại. 

Tâm xả vô lượng thì giếng như bữa yến tiệc của một 
ông vua khôn ngoan. Khi vua thiết đãi yến tiệc, thì họ 
mời mọi người — không phân biệt cao thấp, mạnh yếu, 
tốt xấu, giỏi dót. 

Giống như vậy, chúng ta nên đối đãi với tất cả chúng 
sanh khắp không gian bằng lòng thương như nhau, tu 
tâm cho đến khi dat được sự bình đẳng như thé. 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 310-11, 314-15 
do T.A dịch tiếng Anh). 


V.66 Tu tập tâm từ 


Bằng việc tu tập tâm xả vô lượng như mô tả ở trên, 








cả chúng sanh trong ba cói909 với lòng đại từ bình 
đẳng. 

Nghĩ về họ như cha mẹ nghĩ vé con cái minh.910 Khi 
chăm sóc, cha me chẳng hề quan tâm đến sự vô ơn 
của con cái hay những khó nhọc của chính mình, mà 
gắng sức bằng thân, ngữ, ý để làm con cái an vui, 
thoải mái, và an toàn. 

Cũng như vậy, ta nên gắng sức bằng thân, ngữ, ý dé 
làm tất cá chúng sanh duoc lợi lạc và an vui bằng vô 
vàn phương tiện khác nhau cả trong đời này lẫn những 
đời sau. 


Tát cả mọi chúng sanh đều tầm cầu hạnh phúc và an 
lac cho riêng mình, chẳng ai muốn bát hạnh và đau 


khó.911 

Tuy váy, khóng biét ráng hanh phüc chi có thé dat 
được bằng những hành vi thiện, chúng say mé hành 
mười hành vi bát thién.512 Do vậy mà chỉ nhận được 
những gì trái nghịch với mong đợi, dù muốn khoái lạc, 
nhưng chỉ cảm thọ đau khó. 

Hãy thường xuyên tư duy như vầy: ‘Tót đẹp biết bao 
nếu tất cả chúng sanh nay được an ôn khoái lạc như 
mong muốn! Tu duy thường xuyên như vậy cho tới khi 
cuối cùng ngươi ước mong tất cả chúng sanh được an 
lạc cũng mãnh liệt như ước mong cho chính mình vậy. 


Theo đó, ngươi hãy hành điều mà kinh gọi là 'từ thân 
nghiệp, từ ngữ nghiệp, từ ý nghiệp'. Bất kể những gì 
nguoi nói hay làm, thảy đều không gây tôn hai cho 
chúng sanh khác. Luôn luôn chân thành từ ái với họ. 

Như 'Nháp Hành Luân’ nói, 'Mỗi khi nhìn chúng sanh, 
nhìn bằng đôi mắt từ” (BCA V.80)... 


Những gì ngươi làm bởi thân, hãy làm một cách ôn 
hòa và hoan hỷ, không nên làm những gì có hại cho 
người, mà nên hết lòng giúp đỡ. Những gì ngươi nói 
năng, hãy là những lời chân thật và dịu dàng, chẳng 
nên thô lỗ, khinh khi, hay sỉ nhục kẻ khác. 

Trong ý nghĩ, ngươi phải thật lòng mong muốn lợi lạc 
cho kẻ khác, chỉ mong mọi người được an lạc mà 





described, you come to regard all beings of the three 


realms 08 with the same great loving kindness. 
Think of them as parents do of their small 


children.909 when they look after them, they do not 
care about their children's ingratitude or their own 
hardships, but endeavour physically, verbally, and 
mentally to make their children feel happy, comfortable, 
and secure. 

That is how we should endeavour through our body, 
speech, and mind to make all sentient beings feel good 
and happy in various ways both in this lifetime and the 
future ones. 


All those sentient beings seek their own happiness 
and satisfaction — none of them want to feel unhappy 


and miserable.510 
Yet, not knowing that happiness can only be attained 
by wholesome action, they revel in the ten 


unwholesome actions.91 1 Thus being engaged in just 
the opposite of what they wish for, even though they 
want happiness, they experience only suffering. 

Meditate again and again on the thought: 'How nice it 
would be if all these sentient beings were just as happy 
and fortunate as they wish to be! Meditate until 
eventually you wish all sentient beings to be just as 
happy as you want to be. 


Accordingly, you should perform what the sütras call 
‘physical, verbal, and mental acts of loving kindness.’ 
Whatever you say or do, you should not cause any 
harm to other beings. Always be loving and kind to 
them. 

As 'Engaging in the Conduct for Awakening' puts it, 
‘Even as my eyes look upon sentient beings, may they 
behold them in an honest and loving way’ (BCA V.80)... 


Physically, whatever you do should be gentle and 
pleasing, not doing others any harm but intent on 
helping them. Verbally, whatever you say should be 
true and pleasant, without disrespecting, disdaining, or 
insulting others. 

Mentally, you should want others' benefit from the 
bottom of your heart, only wishing them happiness 


767 





ban lai tiép dén xem tát cá chüng sanh trong ba cói 
bằng tâm từ binh đẳngĐ5. : 

Nghĩ vê họ như là cha mẹ nghĩ vê những đứa con 
dại của minh96. Khi chăm sóc, cha mẹ không màng 
đến sự vô ơn của con cái hay sự khó cực của chính ho 
mà cứ gắng sức vé cá thân thể, lời nói và tâm trí dé 
làm cho con mình được hạnh phúc, thoải mái và an 
toàn. 

Đó là cách chúng ta nên nỗ lực bằng thân thể, lời nói 
và tâm trí dé khiến cho hết thảy hung sanh cảm thầy 
vui vẻ và hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau cả đời 
này và những đời sau. 


Tất cả chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc và sự 
thỏa mãn cho riêng mình — không ai lại muốn khó đau 


và bát hạnh”. 

Tuy vậy, không nhận rõ hạnh phúc chỉ có thể đạt 
được từ thiện nghiệp, họ miệt mài làm mười ác 
nghiệp. Do vậy, họ chỉ có được điều ngược lại với 
những gì mà họ mong cầu, cho dù có muôn hạnh phúc 
thì họ vẫn chỉ nhận được nỗi khổ, niềm đau. 

Hãy thường quán niệm: “Thật là tốt đẹp nếu như tất 
cả chúng sanh này đều được hạnh phúc, an lạc như họ 
ao ước!” Quán niệm như vậy đến dần dần thì bạn ước 
nguyện tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc như họ 
mong đợi. 


Theo đó, bạn nên thực hành những điều mà kinh dạy 
là “thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều thám 
nhuằn từ tâm.” Tát cả những gì ban nói ra hay làm, bạn 
đừng nên gây hại với người khác. Luôn thương yêu và 
tử tế đối với họ. 

Giống nhu trong “Nhập Hành Luận có chép: "Khi 
hướng mắt về chúng sanh thì nên nhìn họ một cách 
trung thực và thương mến” (BCA V.80)... 


Đối với thân, hãy làm những điều nhẹ nhàng và dễ 
chịu, đừng nên làm hại người khác mà phải có ý giúp 
đỡ họ. Về miệng, hãy nói những lời chân thật và vui vẻ 
chứ đừng thô thién, khinh rẻ hay ma li người khác. 

Về ý, bạn nên muốn người khác có được lợi lạc từ 
sâu thẳm trong trái tim bạn, chị ước cho họ có được 
hạnh phúc mà không mong hồi đáp hay cố gắng làm 








không trông chờ báo đáp, hoặc cố tình gây ấn tượng 
nơi người khác bằng lời nói ôn hòa và cử chỉ thân thiện 
khiến tưởng xem ta là Bò-tát. 

Hãy lặp di lặp lại lời nguyện: Nguyện con đời đời 
kiếp kiếp, không hề gây hại chúng sanh, cho dù chỉ một 
sợi lông. Nguyện cho mọi việc con làm, thảy đều lợi lạc 
chúng sanh..... 


Đặc biệt, bất kể những gi ngươi làm, bằng thân, ngữ, 
hay ý, để hộ trì cha mẹ hay người bệnh nan y, sẽ có 
công đức lợi ích bất khả tư nghì. 

Như Tôn giả Ati$a đã nói, “hành su từ ái với khách 
viễn phương, người bệnh kinh niên, và cha mẹ già yếu, 
thì cũng tương đồng với tu tập tánh Không trong thể 
tánh đại bi."... 


Từ vô lượng được ví như chim mẹ nuôi chim con. 
Trước hết nó làm một tổ chim êm ái và thoải mái cho 
con, sau đó nó ủ con trong đôi cánh dé giữ ám cho 
chúng. 

Nó làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, chăm sóc cho con 
cho đến khi chúng bay đi. Chúng ta hãy học như vậy 
để thể hiện tâm từ với tất cả chúng sanh trong ba cõi 
bằng thân, ngữ, ý. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.315—21, dich 
Anh T.A. 


V.67 Tu bi 


Tu tập bi vô lượng là nghĩ tưởng đến chúng sanh 
đang chịu khổ cùng cực và mong muốn cứu thoát 
chúng khỏi khổ đó. 

Hãy tưởng tượng một chúng sanh đang bị bức khổ 
cùng cực, như người đang bị ném vào ngục tối chờ đợi 
hành hình, hay như con vật đang đứng trước tên đồ té 
chờ đợi bị giết. Rồi nghĩ đến chúng sanh ấy như nghĩ 
đến người thân, mẹ ta hay con ta. 


Khi ngươi hồi tưởng chúng sanh ấy, một tử tù bị dẫn 
lên đoạn đầu đài, hay như cừu dê bị đồ té bắt trói, 
đừng nghĩ tưởng đến chúng sanh ấy như một ai khác, 

mà hãy tự đặt mình vào chỗ chúng sanh đau khổ kia, 
đồng thời suy nghĩ rằng ‘Ta nén làm gì, nếu đó là ta?' 





without expecting anything in return or trying to impress 
others by your pleasant speech and behaviour to make 
them think you are a bodhisattva. 

Pray again and again in these words: “May | in all my 
births, life after life, not hurt even a single hair of 
another sentient being but always act for their benefit 


Specifically, whatever support you can give 
physically, verbally, and mentally to your parents or 
those with sustained illness has inconceivable benefits. 

The Noble Lord (Ati$a) has said that showing loving 
kindness to visitors from afar, the chronically ill, and 
your decrepit parents are similar to meditation on 
emptiness with a core of compassion. ... 


Immeasurable loving kindness is said to be like a 
mother-bird bringing up her chicks. First she makes a 
soft and comfortable nest for them, then she covers 
them with her wings to keep them warm. 

Doing everything very gently, she takes care of the 
chicks until they can fly away. That is how we should 
learn to show loving kindness to all sentient beings of 
the three realms through our body, speech, and mind. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.315—21, trans. 
T.A. 


V.67 Meditation on compassion 


The meditation on compassion consists of thinking 
about a sentient being suffering from intense pain and 
wishing them to be free from that painful situation. 

Imagine a sentient being tormented by severe pain, 
such as someone thrown into a dark prison and 
awaiting execution or an animal in the slaughterhouse 
just about to be butchered to death. Then think about 
them as someone you love — your mother or child. 


When you look upon that being — the dungeon 
prisoner being led to the scaffold or the lamb being 
grabbed and tied by the butcher, do not think about 
them as someone else. 

Try to put yourself in the place of that suffering being 


768 





cho họ án tượng về minh nhu một vi Bồ-tát bằng 
những lời nói dịu hòa và hành vi thân ái. 

Hãy cầu nguyện nhiều lần như: “Con nguyện đời đời 
kiếp kiếp không gây tổn hại chúng sanh cho dù chỉ 
bằng một sợi lông, và luôn nguyện làm điều lợi lạc cho 
chúng sanhi”... 


Đặc biệt, bất kỳ sự hỗ trợ nào mà bạn mang đến cho 
ba me và những người bệnh tật bằng thân, khẩu và ý 
đều có công đức vô lượng. 

Như Tôn giả Atisa từng dạy rằng ban phát từ tâm đối 
với những người khách ở xa, những người bị bệnh lâu 
năm, và cha mẹ già yếu thì giống như việc quán niệm 
tánh không bằng cốt lũy của tâm từ vô lượng. 


Tâm từ vô lượng được cho là giống như con chim 
mẹ nuôi con mình. Trước hết, chim mẹ xây một các tô 
mềm và êm ấm cho con, sau đó chim mẹ dùng cách để 
giữ ám cho con. 

Làm mọi việc một cách nhẹ nhàng, chăm sóc bầy 
chim con cho đến lúc chúng biết bay, Đó là cách mà 
chúng ta nên học để bày tỏ tâm từ đối với hết thảy 
chúng sanh trong ba đời bằng thân, khẩu và ý. 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 315-21, do T.A 
dịch tiêng Anh). 


V.67 Tu tập tâm bi 


Tu tập tâm bi bao gồm đến việc nhớ nghĩ về chúng 
sanh đang chịu khổ đau và ước muốn họ thoát khỏi 
cảnh khó đau ấy. 

Tưởng tượng một chúng sanh đang gánh chịu nỗi 
đau cùng cực, chẳng hạn như ai đó bị ném vào địa 
ngục tăm tối và chờ ngày hành hành hình hoặc như 
con vật bị nhốt trong lò mô để chờ bị giết thiệt cho đến 
chết. Sau đó, hãy nghĩ về họ như người mà bạn yêu 
thương — mẹ hoặc là con của bạn. 


Khi nghĩ về chúng sanh đó — một tên tử tù bi đưa lên 
đoạn đầu đài hay là con cừu bị người bán thịt trói buộc 
lại, đừng xem họ là người khác. 

Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh khó đau ấy mà Suy 
nghĩ rằng: “Nếu là ta thì ta nên làm gi?" Cân nhắc điều 








Quán sát như vầy: ‘Ta có thé làm gì bây giờ? 

Không có chỗ để chạy, không nơi nào để trốn, không 
có gì chở che và bảo vệ. Ta chẳng thể trốn thoát, 
không thé bay xa, ta cũng không thé kháng cự. Ta sắp 
sửa lìa đời này ngay đây thôi. 

Than ôi, ta phải bỏ lại tắm thân yêu quý của mình mà 
dán bước vào con đường luân chuyển tái sanh. Thật 
đáng kinh hãi!' Hãy mang lấy khó đau của chúng sanh 
vào mình mà tu tâm như vậy. 


Lại nữa, khi người nhìn thấy cừu dê đang bị dẫn đi 
giết thịt, đừng nghĩ đó chỉ là cừu dê, mà thay vào đó 
hãy quán tưởng nhiệt tình rằng đó chính là mẹ của ta 
đang bị đối xử như vậy. 

'Nếu đó là mẹ của ta, ta sẽ phải làm gì? Nếu ai đó 
giết người mẹ già vô tội của ta như thế, ta sẽ phải làm 
gì? Thật đớn đau kinh khủng cho người mẹ tội nghiệp 
phải bi dày doa nhu thé! Hãy thật tình nhẫn thọ dau 
khổ mà bà mẹ phải chịu ngay trong tim mình. 

Ngay khi ngươi nghiệm được ước mong và khát 
vọng giải thoát cho mẹ già của mình thoát khỏi nỗi đau 
bị đồ sát tại chỗ, hãy tự nhắc nhở rằng dù đó không 
phải người mẹ hiện đời của ngươi đang thọ khổ như 
vậy, nhưng đó hẳn đã từng là cha hay mẹ của ngươi 
trong một đời quá khứ nào đó. 

Khi ấy, con cừu vốn có thé dà là cha hay me nguoi, 
cũng dà săn sóc ngươi tận tinh nhu cha mẹ hiện đời 
vậy, thế nên chẳng có gì sai giữa hai đời. 

"Thật đau lòng khi thấy cha mẹ mình chịu khó dau 
cùng cực! Giá như ta có thể giải thoát họ khỏi những 
đau khó này ngay lập tức!' Suy nghiệm thế ấy cho tới 
khi ngươi cảm nhận được tâm bi sâu đậm khó ngăn 
khiến ngươi rơi lệ. 


Khi tâm bi của ngươi đối với các chúng sanh ấy đã 
phát khởi, hãy quán tưởng rằng khổ ấy là quả của 
những hành vi bất thiện mà các chúng sanh ấy đã làm 
trong quá khứ, và những ai hiện tại đang buông lung 
trong các hành vi bất thiện nhất định cũng sẽ chịu quả 
khó tương ty.913 

Tu duy nhu váy, hãy tu tập tâm bi đối với những kẻ 





out there, thinking ‘What would | do if it was me? 
Consider this: What can | do now? 

There is nowhere to run, nowhere to hide, no refuge 
and no protection. | cannot escape, | cannot fly away, I 
cannot resist by force — | am going to part from the 
whole world of this life in this very moment. 

Alas! | must leave behind even this cherished body of 
mine and set out on the road leading to my next life. 
How terrible! Train your mind by taking their suffering 
upon yourself in this way. 


Then again, when you look at that lamb being led to 
the slaughter, do not think of it as a lamb but instead 
imagine strongly that it is your own old mother who is 
being treated this way. 

‘If it was my old mother, what would | do? If 
somebody were to kill my innocent old mother like that, 
what should | do? What terrible anguish my poor 
mother must be going through! Try to take upon your 
own heart the pain she must feel. 

As soon as you experience a wish and an 
affectionate yearning to free your old mother from the 
pain of being butchered on the spot, remind yourself 
that although it is not your present parent who is having 
that pain right now, she must have been one of your 
parents in a former lifetime. 

When she was your mother or father, she must have 
taken care of you with just the same great kindness as 
your present parents have, so there is actually no 
difference between them. 

‘It is so heart-breaking to see my parents suffering so 
badly! If only | could free them from this pain right now, 
quickly, in this very moment!" Meditate in this way until 
you feel such an unbearably deep compassion that you 
burst into tears. 


When your compassion for them is aroused, reflect 
on the fact that their pain results from their former 
wrongdoings and everybody who is presently indulging 
in unwholesome actions will definitely have to go 


through similar pain.512 
With this thought in mind, meditate on compassion for 
murderers, and all those who are busy creating the 


769 





này: “Ta có thể làm gì bây giờ? 

Không còn chỗ nào dé chạy, dé trón, không có cái gì 
để che chở, bảo vệ. Ta không thể thoát được, ta không 
thể bay được, ta không thể kháng cự lại quyên lực 
được — Ta sắp phải lia xa cõi đời ngay giây phút này. 

Trời oi! Ta phải bỏ lại sau lưng thân thé yêu quý này 
dé dán thân vào con đường luân hồi tái sanh”. Kinh 
khủng quá! Hãy quán niệm tâm mình bằng cách gánh 
láy khó đau của chúng sanh theo cách nhu vậy. 


Lại nữa, khi bạn nhìn vào con cừu bi đưa đến lò mổ, 
đừng nghĩ rằng đó là con cừu mà hãy tưởng tượng 
rằng đó chính là mẹ của bạn trong quá khứ đang bị 
hành xử như vậy. 

“Nếu đó là mẹ ta, ta phải làm gì? Nếu ai đó sắp giết 
hại người mẹ vô tội của ta như vậy, ta nên phải làm gì? 
Thật đau đớn tột cùng khi người mẹ vô tội của ta phải 
gánh chịu nỗi khổ đau như vậy!” Hãy cố gắng bằng con 
chim của mình chịu lấy nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu. 

Ngay khi trải nghiệm điều ao ước mà khao khát 
thương cảm giải cứu mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ đau 
khi bị giết hại, hãy nhắc bạn rằng dù cho đó không phải 
là mẹ của bạn hiện tại đang chịu lấy khổ đau đó, nhưng 
bà ấy chắc chắn trong đời quá khứ đã từng là cha hoặc 
mẹ của bạn. 

Khi bà ấy là đã từng là cha hay mẹ của bạn thì chắc 
chắn bà ấy đã từng chăm sóc bạn một cách tử tế như 
ba mẹ hiện tại của bạn đang làm, vì vậy thực sự không 
có sự khác biệt họ. 

“Thật là đau xé ruột khi phải chứng kiến ba mẹ mình 
chịu khổ đau cùng cực vậy! Giá mà bây giờ ta có thể 
giải phóng ho khỏi cảnh khó dau này, thật nhanh, ngay 
trong giây phút này!” Quán chiếu theo cách này cho 
đến khi bạn phát khởi tâm bi sâu sắc đến mức mà 
không cầm được nước mát. 


Khi tâm bi của ban dành cho họ sinh khởi, hãy. quán 
chiếu về sự thật rằng nỗi đau của họ là do điều ác mà 
họ đã gây ra trước đó, và những ai hiện đang đắm 
chìm trong ác nghiệp thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu 
nỗi đau tương tự như vậyĐ9. 

Với ý niệm đó trong tâm, thực tập tâm bi đối với 
những tên sát nhân, và tất cả những ai phải rộn ràng 








tạo sát nghiệp và tất cả những ai đang gây nhân của 
khổ. Rồi hãy tư duy về khổ não mà chúng sanh sanh 
vào địa ngục, nga quy hay súc sanh. 

Tự đặt mình vào chỗ của chúng, nghĩ về chúng như 
là cha mẹ mình, rồi lặp lại những bước như trước. Nỗ 
lực tu tập tâm bi đối với các chúng sanh, cũng vậy. 


Sau rốt, hãy tư duy về hết thảy chúng sanh trong tam 
giới. 'Ở đâu có hư không, ở đó có chúng sanh; ở đâu 
có chúng sanh, ở đó có ác nghiệp và đau khổ; và các 
chúng sanh này gây ác nghiệp rồi lãnh thọ khổ, thật 
dáng thương xót. 

Giá như mọi chúng sanh đều thoát khỏi nghiệp cảm 
thống khổ và tập khí, mà đạt được an lạc vĩnh cửu, 
thành tựu viên mãn quả vị chánh đẳng chánh giác! 
Hãy tư duy như vậy từ tận thâm tâm của mình. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.321—14, dich 
Anh T.A. 


V.68 Tu hy 


Đoạn này là dé tu tám hoan hy đối với hạnh phúc, 
thành cóng và phám chát tót dep mà nguoi khác có 


được. Không vui vi thấy người khác vui, như váy chi 


tăng thêm khó luy của thé gian! 


Hãy nghĩ về một người thuộc dòng dõi cao quy, giàu 
sang và quyền thế, sống đời trường thọ, hạnh phúc và 
an lạc trong một cảnh giới vi diệu, có nhiều tôi tớ và 
tiền tài. 

Rồi, với cảm giác không hề có chút gì cạnh tranh hay 
tật đố, hãy ước mong người ấy thọ hưởng nhiều hơn 
nữa vinh quang trong cảnh giới vi diệu, và cũng ƯỚC 
mong người ấy thoát khỏi mọi điều tai hại và sở đắc 
nhiều công đức thù thắng, như đại trí tuệ. 

Tu tập thường xuyên với tư duy rằng: Ta sẽ rất vui 
sướng nếu tất cả chúng sanh có thé được sóng trong 
những hoàn cảnh như vậy! 


Khi ngươi tu tập tâm hỷ, trước hãy nghĩ về một người 
thân thuộc hay bằng hữu mà mình cảm thấy dễ có cảm 
tình nhất; quán tưởng người ấy có được mọi phước 





causes of pain. Then think about the painful suffering of 
sentient beings that are born in the hells, among the 
hungry ghosts, or in the animal realm. 

Put yourself into their place, think of them as your 
parents, and repeat the previous steps. Try to develop 
compassion for them, too. 


Finally, think of all sentient beings in the three 
realms. "Wherever there is space there are sentient 
beings, wherever sentient beings are, there is 
wrongdoing and pain, and these sentient beings 
involved in wrongdoing and pain are worthy of 
compassion. 

If only every sentient being would be free from their 
karmically experienced pain and its latencies, and 
attain the enduring happiness of perfectly awakened 
Buddhahood!' Mediate on this wish from the bottom of 
your heart. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.321—14, trans. 
T.A. 


V.68 Meditation on empathetic joy 


This passage is on the cultivation of joy at the 
happiness, success and good qualities of others. Being 
unhappy because others are happy just adds to the 
misery of the world! 


Think about someone of noble birth, wealthy and 
powerful, living a long, happy and comfortable life in 
one of the higher realms, having many servants and 
resources. 

Then, without any feeling of rivalry or jealousy, make 
the wish that they might enjoy even more of the 
splendour of the higher realms, may they be free from 
harm and obtain many excellent qualities — such as 
great wisdom. 

Meditate again and again on the thought: ‘I would be 
so joyful if all other sentient beings could also live their 
lives in similar circumstances! 


When you meditate on empathetic joy, first think of a 
close relative or friend you find it easy to empathize 
with; imagine him or her having all good qualities, a 

770 





tao ra nguyên nhân của khó dau. Sau đó, hãy nghĩ về 
nỗi đau đớn của chúng sanh khi phải sanh vào chốn 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nghĩ về họ như 
là cha mẹ, và lặp lại các bước trước đó. Cũng cố gắng 
phát khởi tâm bi đối với ho. 


Cuối cùng, hãy nghĩ về tất cả chúng sanh trong ba 
cõi. "Bát kỳ ở đâu có hư không thì ở đó có chúng sinh; 
bất kỳ ở đâu có chúng sinh thì ở đó có ác nghiệp và 
khó dau, và nhüng chüng sanh này dà vuong vào ác 
nghiép và khó dau thi rát dáng được nhận từ tâm. 

Giá như mỗi chúng sanh đều thoát được nói khó đau 
do nghiệp tạo ra, và những tiềm tàng của nó để đạt 
được hạnh phúc vĩnh cửu của quả vị chánh đẳng giác! 
Hãy quán chiếu về về niềm ao ước này từ trong sâu 
thẳm trái tim của bạn. 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 321-14, do T.A 
dịch tiếng Anh). 


V.68 Tu tập tâm hỷ vô lượng 


Đoạn này là vé việc tu tập tâm hy đối với những hạnh 
phúc, thành công và những phẩm hạnh tót của người 
khác. Không hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc 
chỉ góp phán gây nén khó đau của thé gian! 


Hãy nghĩ về một người sinh ra từ dòng dõi cao quy, 
giàu có, quyền lực, sống cuộc sống tiện nghi, hạnh 
phúc và dài lâu trong một cảnh giới cao hơn, và có 
nhiều tôi tớ, và tài sản. 

Sau đó, với một tâm không thù đối hay ganh ty, hãy 
ước rằng họ có thé hưởng thọ nhiều hơn nữa sự tráng 
ở thế giới tuyệt diệu đó. Ước mong cho họ thoát khỏi 
những điều tai hại và thành tựu được những phẩm 
hạnh cao quý — như là trí tuệ vĩ đại. 

Thực tập nhiều lần với ý niệm rằng: “Ta sẽ rất vui 
nếu tất cả chúng sanh đều được sống trong hoàn cảnh 
tương tự như vậy!” 


Khi bạn thực tập về tâm hỷ vô lượng, trước tiên hãy 
nghĩ về người thân, bằng hữu mà bạn cho là dễ cảm 
thông với họ; hãy tưởng tượng anh ấy hoặc cô ấy có 








báu, sống đời an lạc hạnh phúc, và tự thấy vui vì điều 
đó. Khi ngươi đã có được tình cảm như vậy, hãy suy 
nghiệm như vậy với những người trung dung. 

Rồi nghĩ đến những kẻ thù địch đã hại ngươi, đặc 
biệt là những ai mà ngươi cảm thấy ganh ghét, và 
đồng thời bứng gốc các ác tâm đố ky tài sản vượt trội 
của kẻ khác, tu tập tâm hy cá biệt về từng khía cạnh tốt 
đẹp của những người ấy. 

Cuối cùng, hãy an trụ tâm mình ở trạng thái hoan hỷ 
không điều kiện. 


Vì tâm hy là tâm không tật đố, ngươi phải tu tâm 
bằng nhiều phương tiện và suy tưởng mọi biện pháp 
ngăn chận các ác tâm không để bị xâm chiếm. 

Chẳng hạn, các Phật tử, tức Bồ-tát, phát tâm vì lợi 
ích chúng sanh, cần phải dẫn hết thảy chúng sanh an 
lập tạm thời trong phước quả trời, người, cho đến an 
lập vĩnh viễn trong quả vị Phật quả. 

Do vậy làm sao các Ngài có thé không hoan hy khi 
thấy chúng sanh do nghiệp lực riêng mà có được chút 
ít, rất ít, thọ dụng công đức?... 


Nếu tâm ngươi bị ô nhiễm bởi tật đố, ngươi không 
thể nhìn thấy công đức gì nơi người khác và do đó 
cũng không thể có được chút gì tín tâm. Nếu ngươi 
không có tín tâm, ngươi sẽ chẳng thể trở thành pháp 
khí của đại bi và gia trì của chư Phậi.... 

Luôn luôn ôm áp những tinh cảm tật đố và cạnh 
tranh sẽ không đem lại lợi ích gì cho mình, cũng không 
gây thiệt hại gì cho người khác. Nó chỉ có thể khiến tích 
lũy vô nghĩa các tội nghiệp, do vậy ngươi nên đoạn trừ 
thứ ác tâm này. 


Trong mọi thời, hãy thành tâm thành ý tu tập tâm hỷ, 
vui vẻ khi thấy các phẩm chất tốt đẹp nơi người khác, 
như dòng họ cao quý, tướng mạo xinh đẹp, tài sản 
phong phú, bác học đa văn. 

Hãy thành tâm tu duy như vầy: “Ta thật vui khi người 
kia có được đại công đức và tài phú như vậy! Mong 
sao người ấy có nhiều hơn nữa quyền thé, tài phú, sở 
học, và các công đức khác! Mong cho kẻ ấy luôn có 





comfortable and happy life, and feel happy about it. 
When you have established that feeling, meditate in the 
same way about someone neutral. 

Then think about your enemies who have harmed 
you, especially those of whom you feel jealous, and 
uprooting the negative mentality of envying others' 
excellent possessions, develop a particular joy about 
every aspect of their well-being. 

Finally, rest your mind in a non-conceptual state. 


Since empathetic joy is an attitude free from jealousy, 
you must train your mind in various ways and try 
everything in order to prevent that negative attitude 
from taking you over. 

In particular, princes of the Buddha — bodhisattvas 
who have made up their minds to benefit sentient 
beings — are supposed to try to establish all of them in 
the enduring happiness of Buddhahood and in the 
temporary well-being of the divine and human realms. 

So how could they be displeased when sentient 
beings attain a little bit of karmic benefit or wealth 
through the power of their own actions?... 


If your mind is contaminated by jealousy, you cannot 
see any good qualities in others and cannot have even 
a morsel of faith. If you do not have faith, you will be 
immune to the compassion and blessing of the 
Buddhas. ... 

Constantly dwelling on feelings of jealousy and 
competitiveness neither brings any profit to you nor any 
harm to the other person. lt leads to a pointless 
accretion of wrongdoings, so you had better get rid of 
that negative attitude. 


At all times, cultivate empathetic joy in all the good 
qualities — such as the good family, appearance, 
wealth, and learning — of others and their favourable 
conditions. 

Meditate sincerely in the following way: 'How happy I 
am that this person has this great quality or wealth! If 
only he could have even more abundant power, wealth, 
learning, or any other quality! May he always have 


771 





những phẩm chát cao quý, sống cuộc đời hạnh phúc 
và tiện nghi, và cảm nhận hạnh phúc về điều đó. Khi 
bạn thiết lập nên cảm giác đó rồi, hãy thực tập quán 
niệm như vậy đối với những người trung dung. 

Kế đến nghĩ về những người thù đối đã từng làm hại 
bạn, đặc biệt là những ai mà bạn ganh ty với họ, và 
diệt tận gốc rễ của tâm ganh ty đó đối với cái mà họ có, 
trưởng dưỡng tâm hoan hỷ về mọi khía cạnh sung túc 
của họ. 

Cuối cùng, hãy an định tâm mình ở trạng thái không 
phân biệt. 


Bởi vì tâm hỷ vô lượng là thái độ không còn ganh ty 
mà bạn phải tu tập tâm của mình bằng nhiều cách thức 
khác nhau và thử mọi điều dé ngăn trừ các quan điểm 
tiêu cực không cho chế ngự bạn. 

Cụ thể, các vị Bồ-tát đã quyết định làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh thì được cho là cố gắng để dẫn dắt hết 
chúng sanh đến nơi hạnh phúc lâu dài của Phật vị và ở 
nơi sự sung túc tạm thời trong cõi trời, người. 

Do vậy, bằng cách nào mà quý Ngài có thể không vui 
khi thấy tất cả chúng sanh chỉ có được một chút lợi ích 
từ những nghiệp lực riêng mà họ đã tạo ra?... 


Nếu tâm của bạn bị cấu ué bởi lòng ganh ti, thì ban 
không thể thấy được những phẩm chất tốt của người 
khác và thậm chí là còn không có một chút gì niềm tin 
về họ. Nếu bạn không có niềm tin, bạn sẽ trở nên mẫn 
cảm với lòng dai bi và sự ban phước của các đức 
Phát... 

Thường xuyên nuôi dưỡng lòng đố ky, và hon thua 
như vậy thì nó không mang lại lợi lạc cho bạn mà cũng 
không mang đến thiệt hại gì cho ai. Nó chỉ đưa đến sự 
tô bồi vô nghĩa đối với những sai trái, vì vậy tốt hơn hết 
là bạn nên diệt trừ cái quan điểm tiêu cực áy. 


Vào mọi lúc, hãy nuôi dưỡng lòng hoan hỷ vô lượng 
đối với tất cả các điều lành của người khác như là: gia 
đình hạnh phúc, ngoại hình xinh đẹp, giàu có sung túc, 
học hành giỏi giang và những kể cả những điều kiện 
thuận lợi của họ cũng vậy. 

Thành tam quán tưởng theo cách dưới đây: “Ta thật 
là hạnh phúc khi người này có được phước lành lớn và 
giàu có như vậy! Giá mà anh ấy có thể sung túc hơn 








được những điều mong vóc”... 


Tu bốn vô lượng tâm là nguyên nhân không đảo 
ngược làm phát sanh bồ-đề tàm914 chân thật. Do vậy, 
hãy tu bốn vô lượng này bằng mọi phương tiện cho 
đến khi ngươi đạt được tâm ây. 

Để tóm lại nghĩa lý của bốn vô lượng tâm cho dễ 
hiểu, ta có thé tóm tắt trong máy chữ 'tàm địa thiện 
lương”. Nhu vậy, ngươi hãy chân thật tu học để hién lộ 
tâm địa thiện lương này trong mọi thời mọi xứ. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.343-47, dịch 
Anh T.A. 


Bốn niệm 
V.69 Bài ca Bón niệm 


Bài này là một mô thức tóm lược nỗi tiếng của tu đạo 
phái Gelukpa. 

‘Bài ca bón niêm’ (tên đây đủ: ‘Giáo giới trung dao 
kiến: Biến thành tựu vũ tứ niệm ca’), được trước tác bởi 
Dalai Lama thứ bảy Kalsang Gyatso (bKal bzang rgya 
mtsho, 1708-1757), tóm lược toàn bộ đạo lộ của Kinh 
(sūtra) và Mật (tantra) thừa thành bón pháp tu. 

Ba niệm đầu — vé thượng sư (guru), bó-dé tâm, và 


bón tôn thiên định của minh919 — duoc néu mói loai 
trong một bài kệ (1-3), còn niệm thứ ttr — niệm vé 
không tánh — được trình bày trong hai bài kệ (4+5). 


[1. Niệm thượng su] 


Thượng sư đại ân đức, ngự trên tòa vĩnh hằng, song 
vận phương tiện (upãya) trí, thé tánh của quy y. Đây có 
Phật Thế Tôn, viên mãn đoạn và chóng, 916 





everything he wants” ... 


Meditation on the four limitless qualities will inevitably 
lead to the emergence of an authentic experience of 


the awakening-mind? 13 
cultivate them by all 
experience. 

To sum up the meaning of the four limitless qualities 
so that it is easy to understand, it can be summarized 
as ‘good intention’. So you should really just learn to 
demonstrate good intention at all times and in all 
circumstances. 


in your mind. Therefore, 
means until you have that 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.343-47, trans. 
T.A. 


The four mindfulnesses 
V.69 The Song of the Four Mindfulnesses 


The text is a well-known concise formulation of the 
path according to the Gelukpa school. 

The 'Song of the Four Mindfulnesses' (full title: 
'Guidance on the View of the Middle Way: Song of the 
Four | Mindfulnesses Showering a Rain of 
Accomplishments’), authored by Kalsang Gyatso, the 
Seventh Dalai Lama (1708-1757), condenses the 
whole path of the sūtra and tantra vehicles into four 
meditations. 

The first three types of mindfulness — of one’s 
teacher (guru), the awakening-mind, and one’s 


meditational deity?14 — are treated in one verse each 
(1-3), while the fourth type — mindfulness of emptiness 
-is presented in two (4—5). 


[1. Mindfulness of the teacher] 


On the seat of the immutable union of method 
(upãya) and wisdom sits your gracious teacher who is 
the essence of all the refuges; a Buddha with complete 


abandonment and realization.? 19 


772 





nữa vé quyền lực, giàu có, học hành và những yếu tố 
khác nữa! Ước nguyện anh ây luôn có được mọi thứ 
anh ta muôn!”... 


Tu tập về bốn tâm vô lượng sẽ không tránh khỏi kết 
quả của sự phát khởi tâm sự trải nghiệm chân thật về 
tánh giác ngộ trong tâm mìnhÖU, Do vậy, hãy tu tập 
bốn tâm vô lượng bằng mọi cách mãi cho đến khi bạn 
có được sự trải nghiệm chân thực ấy. 

Để tóm lại ý nghĩa của bồ tâm vô lượng để cho dễ 
dàng hiéu được, nó có thé được tóm lại bằng các từ “ý 
niệm thiện lành.” Do vậy, bạn nên học cách phơi bày ý 
niệm thiện lành đó mọi lúc và mọi nơi. 


(Những lời dạy của đắng Đạo sư, tr. 343-47, do T.A 
dịch tiếng Anh). 


BÓN CHÁNH NIỆM 
V.69 Bài ca về bốn chánh niệm 


Bài này là một dạng thức hóa chính xác được biết 
đến rộng rãi vé duóng Dao theo phái Gelukpa. 

"Bài ca vé bón niém" (vói tén goi đầy đủ là “Lời 
hướng dẫn về cái nhìn đối với con đường trung đạo: 
Bài ca vé bón niệm, chỉ rõ vé rát nhiều những chứng 
ngộ”) được soạn bởi đức Kalsang Gyatso, đức Dalai 
Lama thứ 7 (1708 — 1757), đã có đọng lại toàn bó dao 
lộ của Kinh (Sutra) và Mật thừa được phán làm bón 
pháp thiên. 

Ba pháp đầu tiên vé chánh niệm — vé đắng thượng 
sư (guru), tâm Bồ-đề, và năng lực thiền định của 
mình6 — mỗi pháp được nói đến trong mỗi bài kệ (1 — 
3), trong khi đó pháp thiền thứ tư — niệm không thi 
được trình bày trong hai bài kệ (4 — 5). 


[1. Niệm về tôn su] 


Trên chỗ ngồi của sự hợp nhất không biến đổi về 
phương pháp và trí tuệ; 

Thầy từ bi ngồi tĩnh tọa ở đó; 

Ngài là hiện thân tỉnh túy của mọi sự nương tựa; 

Một vị Phật với sự đoạn diệt và chứng đắc hoàn 








đoạn trừ vọng phân biệt, nguyện cầu thanh tịnh 
tướng. 

Tự tâm chớ buông lung, chí thành trụ kính tín. 

An trụ không thất niệm, trì tâm tín chí thành. 

[2. Niệm bồ-đề tâm] 

Giam hãm trong ngục tù, khổ luân hồi vô tận; chúng 


sanh lìa an lạc, lang thang trong sáu nẻo. Đây ân đức 
cha mẹ, từng quá khứ cưu mang. 


Hãy đoạn trừ tham sân, tu bi mẫn, từ ái. 


Đừng để tâm phóng dật, an trú trong bi mẫn. 

Đừng quên dù chốc lát, giữ tâm bi mẫn ấy. 

[3. Niệm Bón tôn] 

Trong cảm thọ khoái lạc, cùng đại lạc vô lượng; 


bằng uán, giới thanh tịnh, tự thân tru bón tôn; một bón 
tôn ba thân; ba thân không phân ly.917 


Chớ tự cho phàm phu, tu quang minh, cao man.918 
Tu tám chó buóng lung, tru quang minh sáu thám. 


Chó dé mát chánh niém, tri quang minh sáu thám. 





Forsaking thoughts of criticism, supplicate him with 
pure perception. 


Not letting your mind (wander) loose, place it in a 
state of devotion and respect. 


Never forgetting him for a moment, maintain the state 
of devoted respect. 


[2. Mindfulness of the awakening-mind] 


In the painful prison of endless samsara wander the 
six types of sentient beings bereft of happiness; (these 
are) your fathers and mothers, who looked after you 
with kindness (in past lives). 


Forsaking attachment and hatred, think of them with 
love and compassion. 


Not letting your mind loose, place it in a state of 
compassion. 


Never forgetting them for a moment, maintain that 
state of compassion. 


[3. Mindfulness of the body as divine] 


In the feeling of happiness, the divine mansion of 
great bliss, abides your own divine body made of pure 
categories of existence and elements; a meditational 


deity of the three Buddha- bodies inseparable.?16 


Not conceiving yourself as ordinary, practise dignity 


and clear appearance.?! 7 


Not letting your mind loose, place it in a state of 
profundity and clarity. 


Never forgetting it for a moment, keep it in profundity 
and clarity. 


773 





toàn;82 


Bỏ hẳn những ý niệm về sự phán xét; 
Khán xin Ngài ban cho tri giác thanh tịnh; 


Khóng dé tám rong ruói lac loài; 
Hãy đặt nó trong trạng thái kính ngưỡng; 


Đừng bao giờ lãng quên dầu trong chốc lát; 
Hãy luôn giữ gìn tâm kính ngưỡng. 


[2. Niệm vé tâm bó-dé] 


Trong chốn lao ngục đau khổ của vòng sanh tử 
không cùng; i - 
Sáu loài chúng sinh đang rong ruôi thiêu an lạc; 


Họ là cha, là mẹ đã từng chăm sóc mình với tất cả 
tình thương; 

Từ bỏ lòng tham lam và sân hận và nghĩ về họ với tất 
cả lòng từ bi; 

Đừng dé tâm rong ruói lạc loài; 

Hãy định tâm trong lòng bi mẫn; 


Đừng bao giờ lãng quên dầu trong một chốc; 

Hãy giữ lòng bi mân. 

[3. Niệm về thân mình thiêng liêng] 

An trú trong an lạc, cùng ở nơi đài thiêng khoái lạc; 

Thân thê thiêng liêng do các uán với giới thanh tịnh 
câu thành; 

Đắng bón tôn với ba thân không tách biệt;63 


Đừng tự cho mình là tầm thường mà hãy thực hành 
những phẩm giá với hình tướng sáng ngời;ô4 


Đừng dé tâm rong ruói lac loài mà phải đặt vào trong 
sâu thăm sáng ngời; 


Đừng bao giờ lãng quên dầu trong một chốc; 
Hãy giữ nó trong sâu thăm và sáng ngời. 








[4-5. Niệm về Không kiến] 
Hién hiện và tồn tại, trong pháp thành (mandala) sở 


tri, pháp tánh tối thắng quang, biến mãn hư không giới. 
Tru cảnh ly ngôn thuyết, đây tru chân thật tánh; 


đoạn trừ ý sở tác, thấy Không tánh làu làu. 


Tự tâm chớ buông lung, an trụ trong pháp tánh; 
chó dé mát chánh niệm, nhiếp tri trong pháp tánh. 


Tai các ngã giao lộ, của phón hoa, sáu tu;919 tháy 
hai pháp ón ào, tháy xa lia góc ré. Dó chi là dói gat, 
nhu trình diễn ảo thuật; 


chớ nghĩ đó chân thật, hãy quán tự tánh Không. 

Tự tâm chớ buông lung, nương Minh, 

Không an tru; chó dé mát chánh niệm, nhiếp trì trong 
Minh, Khóng. 

The Song of the Four Mindfulnesses, dich Anh T.A. 

Tu tu tánh tâm 

V.70 Dẫn nhập vé Bản giác 

Đoạn này trích từ Dẫn nhập Bán giác: Giác tánh vô 


nhiễm tự giải thoát (Anh: Introduction to Knowing: 
Natural Liberation through Naked Perception. Tạng: 





[4-5. Mindfulness of the view of emptiness] 


In the mandala of actual and virtual objects of 
knowledge all is suffused by the space of luminosity, 
the ultimate truth of the actual nature, which is the 
inexpressible reality of things as they actually are. 


Forsaking mental fabrications, look at their empty 
clarity; 


Not letting your mind loose, let it rest in its ultimate 
nature. 


Never forgetting it for a moment, keep it in its actual 
nature. 


At the cross-roads of the varieties of appearances 


and the six consciousnesses,? 18 a chaotic mess of 
dualistic phenomena without basis or root is 
experienced; a magical show full of deception and 
seduction. 


Not thinking they are true, look at their nature of 
emptiness. 


Not letting your mind loose, place it in a state of 
empty appearance. 


Never forgetting it for a moment, keep it in a state of 
empty appearance. 


“The Song of the Four Mindfulnesses', trans. T.A. 
Meditation on the nature of mind 

V.70 An Introduction to Knowing 

This passage is excerpted from 'An Introduction to 


Knowing: Natural Liberation through Naked Perception' 
from “The Tibetan Book of the Dead". 


774 





[4-5. Niệm về cái thấy đối với tánh không] 


Khắp trong phạm vi của những vật thể tri thức ảo và 
thực; 

Tất cả đều thám nhuần bởi không gian sáng chói; 

Là chân lý tôi hậu của bản thé chán thực; j 

Cái mà hiên thực không thê diễn tả được của các đôi 
tượng như nó hiện hữu; 


Từ bỏ những hư cáu không thật của tám; 
Hãy nhìn vào thực thê trong sạch của tánh không vô 
nhiễm; 


Đừng dé tâm rong ruồi lạc loài mà phải dé nó an định 
trong bản thê tột cùng; 


Đừng bao giờ lãng quên dầu trong một chốc; 
Hãy giữ nó trong bản tánh chân thực. 


Tại các giao lộ của nhiều hiện tướng và sáu thức;65 

Thấy được sự hỗn độn rối loạn của các pháp nhị 
nguyên mà không có nền tảng, căn nguyên; 

Chỉ là màn ảo thuật đầy sự dối gạt và quyến rũ; 


Không cho chúng là thật mà hãy nhìn vào thực thé 
tánh không của chúng; 


Đừng dé tâm rong ruói lạc loài mà phải dé nó an dinh 
hiện tướng của tánh không; 


Đừng bao giờ lãng quên dầu trong một chốc; 
Hãy giữ nó trong hiện tướng của tánh không. 


(Bài ca về bón chánh niệm, do T.A dịch tiếng Anh). 
TU TẬP TỰ TÁNH CỦA TÂM 

V.70 Lời mở đầu cho tánh giác 

Đoạn này được trích từ “Lời mở đầu cho tánh giác: 


Giải thoát tự tánh qua nhận thức không bị cấu nhiễm” 
trong “Tử thư Tây Tạng.” 








Zab chos zhi khro dgongs pa rang grol) trong “Tử thư 
Tây Tạng. i 

Nó được cho là sáng tác bởi thành tựu giả Än-độ Liên 
Hoa Sanh (Padmasambhava), tô sư của phái 
Nyingmapa trong Phật giáo Tây Tạng, và là một trong 
những tư liệu chủ yếu vé bán tánh của tâm theo truyền 


thống Đại Viên Mãn (Dzogchen).920 

Sau khi loai trừ các tà kiên của những phái khác và 
liét ké các thuát ngữ khác biệt của ho vé chán dé, nó 
giói thiéu vé bát nhi trí — trong Dai Vién Mán cüng duoc 
goi là bản giác’ (rig paJ921 — như là bán tánh của sát- 
na hiéntai. 922 


EMAHO! Chính một tâm duy nhát923 bao hàm cả 
luân hồi lẫn Niết-bàn này, tuy bản tánh của ta đã tồn tại 
từ vô thủy, nhưng ta vẫn chưa nhận biết. Bản giác 
quang minh này chưa bao giờ bị gián đoạn, nhưng ta 
chưa bao giờ hội ngộ. Nó hin hiện khắp tất cả, song 
ta vẫn chưa hề tháy nó. 

Tám muoi bón ngàn pháp môn bát khả tư nghì được 
chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết giảng 
chỉ là dé giúp ta khai ngộ vé giác tánh này. Các đắng 
Tối Thắng Tôn không thuyết giảng vì bất kỳ nhân 
duyên gì ngoài việc giúp ta nhận ra tâm này. 

Dù cho giáo pháp có biến mãn hư không vô tận, thực 
ra chỉ cần ba từ để khai thị người vào bản giác. Trực 
dẫn vào mục đích của các đấng Tối Thắng Tôn, bất 
luận quá khứ hoặc vi lai là NO LA CAI NAY. 


KYE HOI (Này!) các con hữu duyên, hãy lắng nghe 
ta! Cái gọi là ‘tâm’ này là một từ được biết nhiều, ý 
nghĩa rộng. 

Vì chưa hiểu được, bị hiểu lầm, chỉ hiểu một phần, 
hoặc không được hiểu như thật, do đó xuất hiện vô số 
luận nghị sai biệt. 

Phàm phu không hiểu được nó, nên lang thang trong 
ba cói,924 sáu đường mà thọ khổ, bởi nhận biết được 
bản tánh của tự tâm. 

Các hàng Thanh văn và Độc giác bởi chứng vô 
ngã925 mà tuyên bố đã tỏ ngộ nhưng chỉ được một 
phần, không phải như thực, và vì các vị ấy cũng bị trói 





lt is attributed to the great Indian siddha 
Padmasambhava, the root-guru of the Nyingmapa 
school of Tibetan Buddhism, and is one of the key 
sources on the nature of mind according to the 


Dzogchen?19 tradition. 

After dismissing the philosophical positions of other 
schools and listing their different terms for ultimate 
reality, it introduces non-dual knowledge — in Dzogchen 


520 ) 


also called 'knowing' (rig pa — as the nature of the 


present moment. 521 


EMAHO ! This sole mind??? which pervades all of 
samsära and nirvana has been our very nature from 
the first, yet we have not recognized it. This luminous 
knowing has never been interrupted, yet we have not 
encountered it. It has been revealing itself in all, yet we 
have not faced it. 

All the inconceivable, 84,000 approaches to the 
Dharma spoken by the Buddhas of the past, present 
and future have been taught in order to make us 
recognize just this (knowing). The Victorious Ones 
have not taught for any other reason than to make us 
realise just this. 

Despite the teachings being as unfathomably vast as 
the sky, it actually takes only three words to introduce 
one to knowing. This direct introduction to the intent of 
the Victorious Ones without past or future is: THIS IS 
IT! 


KYE HO! (Behold!) Fortunate sons, listen to me! This 
so-called 'mind' is a great, famous term. 

Since it has not been understood, has been 
misunderstood, only partially understood, or has not 
been understood as it is, an inconceivable variety of 
tenets came to being. 

Ordinary individuals do not understand it, and they 


wander around the six states of the three realms, 929 
experiencing suffering because they fail to understand 
the nature of their mind. 

Disciples and solitary-buddhas claim to understand it 
(but do so) in just a partial way, as the lack of personal 


775 





Nó được cho là của dáng Dao sư Án Độ, đức Liên 
Hoa Sanh (Padmasambhava), sơ tô của phái 
Nyingmapa trong Phật giáo Táy Tang, và là mót trong 
năm nguón tư liệu chính nói vé tự tánh của tâm theo 


truyền thông Đại Viên Mãn (Dzogchen)66- - 

Sau khi giải tán hết các lập trường triệt học của 
những trường phái khác, và ké ra các thuật ngữ khác 
nhau đề bàn về chân lý tột cùng, nó đã đưa ra trí sáng 
không hai (bât nhị trí) — trong Đại Viên Mẫn người ta 
goi là “tánh giác" (Rig paŠ”) — như là bản chát của hiện 
hữu thực tại®8 


EMAHO! Tâm duy nhát này®9 lan khắp cả luân hồi 
sinh tử và Niết-bàn đã từng là bản tánh từ sơ khởi 
nhưng vẫn chưa nhận ra nó. tánh giác sáng ngời vẫn 
chưa hề bị ngăn lấp, tuy vậy ta vân chưa từng gặp 
được nó. Tự thân nó hién lộ cho mình nhưng ta vẫn 
chưa từng giáp mặt. 

Tất cả tám mươi bốn ngàn pháp môn tu không thể 
nghĩ bàn của các đức Phật ba đời: quá khứ, hiện tại và 
vị lai đã được dạy chỉ để khiến chúng ta nhận diện 
được tánh giác này. Các đắng Tối thắng chưa từng 
thuyết giảng vì một lý do nào khác ngoài việc khiến cho 
ta nhận rõ tánh giác này. 

Dù cho những lời dạy nhiều như hư không, thì nó 
thực sự chỉ cần ba từ để đưa người đến với tánh giác. 
Lời giới thiệu trực tiếp này đưa vào mục tiêu của các 
đắng Tối thắng mà không cần biết ở quá khứ, hiện tại 
hay vị la. ĐÂY LÀ NÓI 


KYE HO! Hãy chú y! Các con may mắn, hãy lắng 
nghe lời ta dạy! Cái nôm na gọi là “tâm” này là một 
thuật ngữ rất nỗi tiếng với ý nghĩa sâu rộng. 

Bói vì nó chưa từng được hiểu, chưa từng được hiu 
sai, chỉ hiểu một nửa, hoặc chưa được hiểu đúng nhu 
ý nghĩa của nó mà nhiều nguyên lý không thể nghĩ bàn 
đã ra đời. 

Người phàm phu không thé hiéu được nó, và ho đã 
rong ruói trong ba cói 0, sáu đường chịu khổ bởi vì họ 
không chịu hiểu bản tánh của tâm. 

Bậc Thanh văn và Độc giác cho rằng hiểu được nó 
(nhưng như vậy) chỉ được một phần bởi vì thiếu tự ngã 








buộc bởi các tông thừa và lý luận của riêng mình, nên 
không thé nhìn thấy quang minh của tự tàm.926 

Các vị ây bi che khuât do chấp trước năng Sở nhị 
biên, phân đôi thuc tai bát nhi thành chủ thê và dôi 
tượng.927 


Các vị Trung luận (Mãdhyamika) bị che khuất bởi 
chấp trước nhị dé,928 các hành giả sự mật bộ (Kri/a- 
tantra) và du-già mật bộ (yoga-tantra) bởi cháp trước ý 
niệm về cận tu và niệm tu,9?9 các hành già đại du-già 
(mahã-yoga) và vô tỷ du-già (anu-yoga) bởi châp trước 
vào nhị nguyên pháp giới và giác tâm. 530 

Tất cả thảy đều luân hồi trong sanh tử bởi đoạn trừ, 
xả ly, và thủ xả tự tâm, nhưng luân hồi và Niết-bàn 
không thé phân ly mà duy chỉ một tâm. Do bởi không 
thê dung hội thành bất nhị, nên không thê thành Phật. 


Do vậy, hãy dứt bỏ hết thảy những pháp sự SỞ tạo, 
và bằng giáo thuyết này vé tự hành giải thoát trực kiến 
giác tánh mà tỏ ngộ hết thảy pháp đều là đại giải thoát 
tự hành! Như vậy mà biết rằng tất cả đều viên mãn 


trong Đại Viên Mãn. SAMAYA rgya rgya rgya.931 


Giác tánh quang minh xán lan này, được gọi là tâm, 
nói là nó tồn tại nhưng thực sự không một pháp nào 
tồn tại. Nếu nói căn nguyên, thì nó là căn nguyên của 
hết thảy khổ và lạc, của luân hồi và Niết-bàn. 

Nó được định danh theo mười một môn thừa cận 
khác nhau, và được đặt cho vô lượng bát khả tu nghi 
danh xưng. Một số người gọi tâm tánh, hoặc 'bản tâm'. 
Ngoại đạo gọi nó là Phạm-Ngã. Thanh Văn gọi nó là 
‘vô ngã. 

Phái Duy thýc532 gọi nó là 'thức'. Một số người khác 
gọi đó là Bát-nhã ba-la-mật, hay bằng tên là Như Lai 
Tang (Sugata-garbha: Thiện Thé Tang) (Phật tánh), 
hay Mahãmudrã (Đại Thủ Án), hay 'duy nhất minh 
điểm'S33, hay ‘pháp giới”. 

Có người gọi nó là 'a-lai-da',994 và một số người goi 





identity? ^4 — not just as it is, and since they are also 
bound by their texts and tenets, they cannot see the 


luminosity.929 
They are obscured by clinging to dualistic perception, 
and fall into the mistake of bisecting non-dual reality 


(into subject and object? 26), 


Màdhyamikas are obscured by clinging to the two 


truths, 927 kriya- and yoga-tantra practitioners by 
clinging to the ideas of approach and accomplishment, 


528 mahā- and anu-yoga practitioners by clinging to 


the duality of mind and its field, "29 


They all wander around in samsara through the 
approach of rejecting, abandoning, and clinging to 
(aspects of) their own minds, wherein samsara and 
nirvana are actually inseparable, and failing to attain 
non-dual unity, they cannot become Buddhas. 


Cut out, therefore, all artificial Dharma-practice, and 
by this teaching on the self-liberating direct perception 
of knowing realize all phenomena as great self- 
liberation! Thus in the Great Completion is everything 


complete. SAMAYA rgya rgya rgya.330 


This flickering knowing activity, called ‘mind’, cannot 
be identified with any particular existent, and yet it 
brings into existence all the happiness and suffering of 
samsara and nirvana. 

It is defined according to eleven different approaches, 
and has been given an inconceivable number of 
names. Some call the nature of the mind 'the nature of 
the mind'. Some non-Buddhists call it a Self. Disciples 
call it ‘lack of personal identity’. 


The Mind-only school??Í calls it ‘mind’. Some others 
call it Perfection of Wisdom, or by the name Sugata- 


garbha (Buddha-nature), or  Mahàmudrà (Great 
Symbol), or the 'single sphere' S32, or the 'expanse of 
phenomena’. 

There are those who call ¡it “universal 


776 





viễn cüu/ 1 — không phải như thật của nó, và cũng bởi 
vì họ bị trói buộc bởi văn tự và giáo nghĩa mà họ không 
nhìn thấy được ánh sáng chói của tự tâm. ⁄2 

Họ bị che khuất do chấp vào khái niệm nhị nguyên, 
và rơi vào cái lỗi tách làm đôi sự thật nhị nguyên (điều 


chủ thé và đối tượng)./3 


Các vị luận sư của tông Trung quán (Madhyamakas) 
bị che khuất bởi chấp vào hai sự thật,74 các hành giả 
Sự mật bộ (kriya- tanira) và Du già mật bộ ( yoga- tantra) 
bi bám víu vào những ý tưởng về sự tiếp cận và thành 
tựu”5, các hành giả Đại du-già (maha-yoga) và Vô tỷ 
du-già (anu-yoga) thì bám víu với hai ý niệm vê tâm và 
giới”. 

Tât cả họ déu trôi lăn trong luân hôi sinh tử đêu do 
bác bỏ, diệt trừ hay bám víu vào các tướng trạng của 
tâm, trong khi đó luân hồi và Niết-bàn thực sự không 
thể tách lập, và không thành tựu được sự thống nhất 
không hai ấy thì họ không thể thành Phật được. 


Do vậy, hãy cắt bỏ hết tất cả sự thực hành giáo Pháp 
giả tạo, và nương vào lời dạy về khái niệm trực tiếp tự 
giải thoát về tánh giác mà nhận ra được tất cả các hiện 
tượng đều là tự giải thoát vĩ đại! Do vậy, mọi thứ đều 
thành tự trong cái đại thành tựu ấy. SAMAYA rgya rgya 


rgya. “7 


Hoạt động của tự tánh sáng ngời này gọi là “tâm” thì 
không thể nhận diện bằng sự tồn tại cụ thể, tuy vậy nó 
sanh ra tất cả những hạnh phúc và khổ đau của luân 
hồi và Niết-bàn. 

Nó được định nghĩa theo mười một phương pháp 
tiếp cận khác nhau và được gán cho vô lượng những 
danh xưng. Một vài người gọi là “tự tánh của tâm.” 
Người không theo đạo Phật thì gọi là tự ngã. Thanh 
văn gọi là “vô ngã.” 

Duy thức tông” gọi là “thức.” Một vài người khác gọi 
là “Bát-nhã ba-la-mật,” hay được goi là Phật tánh, Nhu 
lai tánh  (Sugata-garbha), hoặc đại thủ án 
(Mahamuara), hay là “đơn diám"79, hay “pháp giới.” 

Có người gọi là “bản thể chung'90, hay một vài 
người khác gọi là “bình thường tám". 








đó là “bình thường tâm. 


Bây giờ, để ta khai thị các ngươi theo ba yếu môn 
thể nhập giác tánh. Tư niệm quá khứ đã biến mát rõ 
ràng chẳng để dấu vét; tư niệm vị lai vẫn chưa sanh; tư 
niệm hiện tại là chẳng dự tính và tự nhiên, hãy để giác 
tánh bình phàm này trong sát-na hiện tại của nó tự 
nhìn tháng vào chính nó! 


Khi các nguoi nhin, cháng tháy gi ngoài quang minh. 
Đó là bán giác hiện lượng, sáng làu làu, tự hién lộ, 
không có bất cứ tồn tại nào, chỉ như hư không rộng mở 
rỗng rang, thấy rõ quang minh và tánh không vốn 
không hai. 


Nó chẳng phải thường hằng, bởi không có gì được 
tao tác. Nó chẳng phải là đoạn diệt, bởi nó hién hiện 
xán lạn rực rỡ. Nó chẳng phải là đơn nhất, bởi vì minh 
hiển khả tri sai biệt. Nó cũng không phải đa thù, vì 
thuần nhiên một vị. 

Đây chẳng phải sanh khởi ngoại lai mà là bản giác 
nội tại tự chứng, tức thật tánh của chư pháp, mà các 
ngươi vừa được khai thị. 


Trong giác tánh này là ba thân Phật hiệp nhất không 
phân ly: 

trong nó, không có gì sanh khởi, là Không tánh, nên 
đó là Pháp thân. 

Quang minh tự hiên của không tánh, đó là Báo thân. 

Và không ngừng hiên hiện trong tất cả và thành tất 
cả, đó là Hóa thân. 

Ba thân viên mãn trong một tâm này chính là thé tánh 
của bản giác.535 

Nếu các ngươi muốn được miễn cưỡng chỉ thẳng, thì 
đó chẳng phải là cái gì ngoài sát-na hiện tại của bản 
giác. 


The Tibetan Book of the Dead, pp.373-81, dịch Anh 
T.A. 





background? 99 


, and some call it 'ordinary mind'. 

Now, let me introduce you by a triple way of entry into 
just this. The past moment of mind has clearly 
disappeared without a trace, the future one has not yet 
come to being, and when the present is uncontrived 
and natural, let this ordinary cognition in its own time 
gaze directly at itself! 


When you look, there is nothing to see but luminosity. 
It is direct knowing, naked and alert; nothing particular, 
just open, empty space — a non-dual experience of 
luminosity and emptiness. 


It is not permanent, since it is nothing particular. It is 
not annihilation, for it is clear alertness. It is not a unity, 
being known and apparent as manifold. lt is not 
multiple, because there is one indivisible taste. 

This is not extraneously derived but is your own 
intrinsic knowing, the actual state of things, to which 
you have just been introduced. 


It has all the three Buddha-bodies as an inseparable 
unity: 

That it is nothing particular, 
Dharma-body. 

The luminous self-expression of emptiness is the 
Enjoyment-body. 

And its ceaseless display in and as everything is the 
Emanation-body. 

The full unity of these three is the Essence-body 
itself. 994 


If you want to be introduced by a forceful method into 
just this, it is nothing but the present moment of 
knowing. 


its emptiness, is the 


"The Tibetan Book of the Dead', pp.373-81, trans. 
T.A. 


777 





Bây giờ để tôi giới thiệu cho bạn phương pháp gồm 
ba yêu tố để nhập vào tánh giác này. Giây phút quá 
khứ của tâm giờ đã biến mát không còn dấu vết, giây 
phút tương lai thì vẫn chưa sinh khởi, và hiện tại thì 
không thể trù tính và tự nhiên, hãy để nhận thức bình 
thường này trong chính thời gian của nó để tự nhìn ra 
thẳng vào nó! 


Khi ban nhìn, không có cái gì dé nhìn ngoài sự sáng 
chói. Đó chính là tánh giác trực tiếp, tỉnh giác và trơ 
trọi; không có gì cụ thể, chỉ như hư không rộng mở, 
trống không — cảm nhận không hai về tính sáng chói và 
tánh không. 


Nó không phải vĩnh cửu, bởi vì không có gì cụ thể. 
Nó không phải đoạn diệt vì nó cảnh tỉnh sáng ngời. Nó 
không phải đồng nhất bởi được nhận biết và rõ ràng 
như đa dạng. Nó không phải đa chiều bởi vì nó có một 
vị riêng biệt. 

Đây không phải sanh khởi xa lạ, mà chính là tánh 
giác của chính bạn, thực tánh của sự vật mà bạn đã 
từng được tiếp cận. 


Tánh giác này đều có ba thân Phật hiện thân đơn 
nhất bát phân ly: : 

Ráng nó không có cái gì đó cụ thê, vô ngã nên đó là 
Pháp thân. 

Sự tự hiên bày sáng ngời của tánh không đó là Báo 
thân. 

Sự hin bày không ngừng trong và như tất cả là Hóa 
thân. 

Tính thống nhất tròn đầy của ba thân này chính là 
bản thé tinh túy.81 i 

Nêu bạn muôn được miễn cưỡng đưa vào tánh giác 
này thì không có gì hơn ngoài phút giây hiện tại của 
tánh giác. 


( Tử thư Tây Tang, tr. 373-81, do T.A dịch tiếng Anh). 








Chú thích 


455 Quan điểm xem một uán thuộc sắc hay tâm tạo 
thành một cá thê như là một tự ngã và sở hữu của tự 
ngã là vĩnh hãng. 


456 Chú giải Angutiara-nikãya, 1.61. 


457 'Ý' (mano) ở đây chỉ cho sự cảnh tỉnh chuyên 
chú trong chú ý (tác ý), trong khi 'pháp' (dhamma) là tất 
cả các yếu tố tâm lý khác, chúng theo sau sự dẫn dắt 
của ý, liên hệ đến các đối tượng cùng với tố chất đạo 
đức của chúng. 


458 Nó đã được kết thúc ở giai đoạn sớm hơn của 
đạo lộ so với tham và si. 


459 Anh dịch: contemplating, chiêm nghiệm. Không 
nên hiểu khía cạnh “phản tỉnh” của chiêm nghiệm ở 
đây (theo nghĩa từ Anh) là chỉ cho tư duy được mở 
rộng, mà đúng hơn là khả năng cảnh tỉnh bằng quan 
sát. Pali: anupassi (anupassati), tùy quán, hay tuần 
quán, theo dõi toàn thể đối tượng từng chỉ tiết, như 
tuần tra khám xét. 

460 Có ý kiến bất đồng ở đây về “toàn thân” 
(sabbakãya), hiéu là toàn thân vật lý, hay toàn bộ hơi 
thở. 


461 Pāli: kãyasankãra, giải thích tai Majjhima-nikaya 
1.301, là hơi thở vào và hoi thở ra. 


462 Thí dụ này cho thấy rõ rằng hơi thở ‘dài’ là dài 
trên phạm vi, tức là thở sâu, chứ không phải là dài trên 
thời gian (hơi thở sâu có thê vẫn được thở nhanh cũng 
như chậm). 

463 Cf. *V.59. 


464 Cám tho thuóc tám, nhu hy và lac phát sinh 
trong thién. 


465 Xem *Th.125-26. 


466 Xem *Th.151. 





Notes 


454 Any views which takes one or other of the mental 
or physical processes making up one's personality as 
being a permanent Self or its possession. 


455 Añguttara-nikãya commentary, 1.61. 


456 'Mind' (mano) refers here to the awareness wich 
is applied in attention, while ‘mental states’ (dhammas) 
are all other mental qualities, which follow its lead as 
regards their object and ethical tone. 


457 It is ended at an earlier stage of the spiritual path 
than attachment or delusion. 


458 Or ‘contemplating’. The 'reflectively aspect 
should not be seen to indicate extended thinking about, 
but, rather, discerning awareness. 


459 There is debate over whether this means the 
whole physical body, or the whole body of breath. 


460 Explained at Majjhima-nikaya 1.301 as the in- 
and-out-breaths. 


461 This simile makes it clear that a 'long' breath is 
long as to extent, i.e. deep, rather than long as to time 
(a deep breath might still be breathed quickly as well as 
slowly). 

462 Cf.*V.59. 


463 Such as the joy and happiness that arise in 
meditative absorptions. 


464 See *Th.125-26. 


465 See *Th.151. 
778 





Chú thích 


1 Quan điểm cho rằng một hay nhiều yếu tố tâm lý 
hay vật lý tạo thành một cá thê như một thực thê vĩnh 
hằng. 


2 Chú giải Kinh Tăng chỉ I.61. 


3 "Y" (mano) ở đây chỉ cho sự tỉnh thức của tâm 
được dán lên sự tập trung, trong khi “trạng thái tâm lý” 
(Dhamma) là bao gồm các trang thái tâm lý khác nhau, 
chúng đi theo sự dẫn dắt của ý liên hệ với các đối 
tượng và hình thái đạo đức của chúng. 


4 Nó được chám dứt ở giai đoạn sớm hơn so với lộ 
trình tâm thức so với tham dám và u mé. 


5 Hoặc là “contemplating” chiêm nghiệm. Y nghĩa 


“phản chiếu tự thân” nên tránh hiểu trong trường hợp 


này khi để chỉ cho sự suy tư rộng lớn hơn, hay đúng 
hơn là khả năng tỉnh thức dựa vào sự quan sát. 


6 Có lập luận trái chiều về định nghĩa của toàn thân 
vật lý hay toàn bộ hơi thở. 


7 Kinh Trung bộ 1.301 giải thích là hơi thở vào, hoi 
thở ra. 

8 Thí dụ này làm rõ rằng một hơi thở “dài” là dài trên 
phạm vi, là thở sâu hơn là dài theo thời gian (hơi thở 
sâu ở đây có thê được thở nhanh cũng như chậm). 

9 Tham chiếu *V.59. 


10 Như hỷ và lạc phát sinh trong thiền. 


11 Xem *Th.125-26. 


12 Xem *Th.151. 








467 Với ghi chú cho phần này, xem đoạn *Th.138. 


468 Hy (piti) và lạc (sukha) là hai thiền chi chính của 
hai thiền đầu; với sắc thái lạc thọ (sukhà vedana) vón 
là hy (somanassa) làm thiền chi chính của thiền thứ ba. 

Trong khi những thiền chỉ này không chỉ phát sinh 
trong các thiền đó, rõ ràng là sắc thái niệm này của 
pháp niệm hơi thở chắc chắn có thể bao gồm cả niệm 
như là một thiền chỉ trong các thiền này. 


469 Giải thích tai Majjhima-nikaya I.301 là thọ và 
tưởng. 


470 Trạng thái tập trung của thiền định. 


471 Xả (upekkhä) là một thiền chỉ trọng yếu trong 
thiền thứ ba và đặc biệt là thiên thứ tư, cũng như trong 
các định vô sắc. 


472 'Lạc tho' được nói là bao gồm cả 'lạc căn, tức là 
lạc của thân, và ‘hý căn, tức là lạc của tâm 
(Samyutta-nikaya V.209—210). 

Hon nữa, lac cán diệt trong thiền thứ ba, cùng với hỷ, 
và hỷ căn, vốn vẫn còn trong thiền thứ ba, diệt trong 
thiền thứ tư (Samyutta-nikàya V.213-216). 


473 Xem *L.35 và *Th.48 về các năng lực thần thông 
này. 


474 Dường như đức Phật đã sử dụng loại năng lực 
này khi thuyết pháp, vì Ngài thường trả lời những suy 
nghĩ chưa thốt ra lời của mọi người trong thính chúng. 
Danh sách các trạng thái tâm được phát hiện nơi 
những người khác cũng rất giống với những trạng thái 
tâm được biết đến, trong chính bản thân mình và kẻ 
khác, trong chánh niệm về các trạng thái tâm trong 
*Th.129. 


475 Từ ngữ saññā có thé có nghĩa, theo Anh dich, là 





466 For notes on this section, see passage *Th.138. 


467 Joy (piti and easeful pleasure (sukha) are 
qualities that are key factors of the first two meditative 
absorptions, with the aspect of pleasant feeling (sukhã 
vedanä) that is happiness (somanassa) being a key 
factor of the third meditative absorption. 

While these qualities do not only occur in these 
absorptions, it is clear that this aspect of mindfulness of 
breathing certainly can include the mindfulness within 
these absorptions. 


468 Explained at Majjhima-nikaya 1.301 as feeling 
and perception. 


469 In a meditatively concentrated state. 


470 Equanimity is a quality that is particularly strong 
in the third and especially fourth meditative absorption, 
as well as the formless attainments. 


471 It is said that ‘pleasant feeling’ is comprised of 
both the ‘pleasure faculty’, i.e. bodily ‘pleasure’, and the 
'happiness faculty’, i.e. mental pleasure (Samyutta- 
nikàya V.209—210). 

Moreover, the pleasure faculty ceases in the third 
absorption, along with the ceasing of joy, and the 
happiness faculty, which remains in the third 
absorption, ceases in the fourth absorption (Samyutta- 
nikāya V.213-216). 


472 See *L.35 and *Th.48 for these supernormal 
powers. 


473 It appears that the Buddha used this kind of 
power when giving sermons, as he often responded to 
the unspoken thoughts of people in his audience. The 
list of states of mind that can be detected in others is 
also very similar to those known, in oneself and others, 
in mindfulness of states of mind in* Th.129. 


474 The term saññā can mean either a perception or 
779 





13 Với ghi chú cho phần này, xem đoạn *Th.138. 


14 Hy (piti) và lac (sukhã) là hai thiền chi chính của 
hai thiền đầu; với sắc thái lạc thọ (sukhà vedanà) vón 
là hy (somanassa) làm thiền chi chính của thiền thứ ba. 

Trong khi những thiền chỉ này không chỉ xuất hiện 
trong các thiền đó, rõ ràng là sắc thái của pháp niệm 
hơi thở chắc chắn có thể bao gồm cả niệm như là thiền 
chỉ có trong các thiền này. 


15 Được giải thích trong Kinh Trung bó I.301 là tho 
và tưởng. 


16 Trạng thái tập trung của thiền. 


17 Xả là một thiên chỉ trọng yếu trong thiền thứ ba và 
đặc biệt là thiên thứ tư, cũng như là các định vô sắc. 


18 Điều này được nói rằng “Lạc thọ” bao gồm cả “lạc 
căn,” tức là “lạc” của thân, và “hỷ căn,” tức là “lạc” của 
tâm (Kinh Tương ưng V.209-210). 

Hơn nữa, lạc căn ngừng trong thiền thứ ba, cùng với 
hỷ, và hỷ căn, vốn vẫn còn trong thiền thứ ba, ngừng 
trong thiền thứ tư (Kinh Tương ưng V.213-216). 


19 Xem *L.35 và *Th.48 về các năng lực thần thông 
này. 


20 Dường như đức Phật đã sử dụng năng lực này 
khi thuyết pháp, vì Ngài thường trả lời những suy nghĩ 
chưa được nói ra của mọi người trong thính chúng. 
Danh sách các trạng thái tâm được phát hiện ở những 
người khác cũng rất giống với những trạng thái tâm 
được biết đến, trong chính bản thân mình và người 
khác, trong chánh niệm về những trạng thái tâm trong 
*Th.129 


21 Thuật ngữ “Sañña” có thé nghĩa là tri giác hay là ý 








tri giác (perception) hay ý tưởng (idea). Trong các cõi 
vô sắc, vượt ngoài nhận thức bằng tri giác (perception) 
qua năm giác quan, cách dịch sau (Anh dịch: idea) là 
phù hợp hơn. 


476 Digha-nikãya 1.84 giải thích rằng ‘vô sở hữu xứ" 
là ‘dinh điểm của tưởng”. Tiếp theo sau đây thường là 
định vô sắc thứ tư, 'phi tưởng phi phi tưởng xứ”, trước 
khi chứng nhập định thọ tưởng diệt, nhưng ở đây định 
trung gian (phi tưởng phi phi tưởng) bị bỏ qua. 


477 Một ác quỷ được cho là chộp lấy mặt trời hoặc 
mặt trăng, gây ra thiên thực (nhật thực hoặc nguyện 
thực). 


478 A-lại-da (alaya): tàng thức, được xem như là kho 
chứa các chủng tử nghiệp báo trong quá khứ và cũng 
là kho chứa các chủng tử thanh tịnh tượng trưng cho 
khả năng giác ngộ. Do đó, nó được coi là Như Lai 
tạng. 


479 Đoạn trích này theo sau đoạn mà Duy-ma-cật 
giải thích với Văn-thù-sư- lợi răng Bó-tát nên quán 
chúng sanh như không thực sự tôn tại. 


480 Từ nguyên phó biến của từ A-la-hán là 'dánh bai 
kẻ thù’. 

481 Từ như tánh' ở đây là tathatà (chân nhu). Từ 
Tahãgata có thê được hiệu là “người an tru trong Nhu 
tánh'. 


482 Từ Buddha theo nghĩa den có nghĩa là “một 
người tinh thức”. 


483 Đó là hoa trái từ chủng tử sâu bên trong chúng 
sanh. 


484 Cây chuối không có thân có lõi chắc, mà là một 
‘thân giá', được làm bằng nhiều lớp be. 


485 Nghĩa là nó cứng và sắc như Kim cương. 





an idea. In the formless realms, beyond perception 
through the five senses, the latter translation is more 
appropriate. 


475 Digha-nikãya 1.84 explains that the ‘sphere of 
nothingness’ is the ‘peak of perception’. It is usually 
followed by the fourth formless attainment, the 'sphere 
of neither-perception-nor-non-perception', prior to entry 
into the attainment of the cessation of perception and 
feeling, but here the intermediary state is omitted. 


476 A demon who is said to seize the sun or the 
moon, causing an eclipse. 


477 The 'store-house consciousness' is seen as both 
the store of karmic seeds from the past, and also of 
pure seeds that represent the potential for awakening. 
Hence it is equated with the Tathagata-garbha. 


478 This extract follows a passage where Vimalakirti 
explains to Mafiju$ri that a bodhisattva should regard 
living beings as not really existing (as substantial 
entities). 


479 One popular etymology of the word arhant is 
'defeater of enemies' (ari-han). 


480 The word for ‘reality here is tathata. The word 
Tathagata can be interpreted as 'one who dwells in 
reality'. 


481 The word buddha quite literally means ‘one who 
is awake'. 


482 That is, it blossoms from a seed deep within 
beings. 


483 Banana trees do not have a proper trunk, but 
rather a hollow 'pseudo-stem' made of tightly packed 
sheaths. 


484 l.e. one which is as firm and sharp as diamond. 
780 





tưởng, theo Anh dich. Trong các cõi vô sắc, vượt ngoài 
nhận thức băng tri giác qua năm giác quan, cách dịch 
sau (Anh dich: /dea) là phù hợp hơn. 


22 Kinh Trường bộ 1.84 giải thích rằng “vô sở hữu 
xứ” là “đỉnh điểm của tưởng.” Tiếp theo sau đó thường 
là định vô sắc thứ tư, “phi tưởng phi phi tưởng xứ,” 
trước khi đạt được định thọ tưởng diệt, nhưng ở đây 
định trung gian (phi tưởng phi phi tưởng xứ) bị bỏ qua. 


23 Một ác quỷ được cho là chộp lấy mặt trời hay mặt 
trăng, dân đên thiên thực (nhật thực hoặc nguyệt thực). 


24 A-lai-da: tàng thức, được xem nhu là kho chứa 
những hạt giống nghiệp báo trong quá khứ, và cũng là 
kho chứa những hạt giống thanh tịnh tượng trưng cho 
khả năng giác ngộ. Do đó, nó được xem như là Nhu 
Lai tạng. 


25 Đoạn trích này theo sau đoạn mà Duy-ma-cát giải 
thích cho Ván-thü-su-loi răng Bồ-tát nên quán chúng 
sanh như không thật sự tôn tại. 


26 Từ nguyên phó biến của từ A-la-hán là “đánh bai 
kẻ thù” 

27 Từ “thực tại” ở đây là tathata. Từ Tathägata có thé 
dịch là “người an trú trong thực tại.” 

28 Từ Buddha theo đúng nghĩa đen là “một người 


tỉnh thức.” 


29 Đó là quả từ những hạt giống bên trong chúng 
sinh. 


30 Thân cây chuối không có lõi chắc, mà là một “thân 


giả,” được làm bằng nhiều lớp bẹ. 


31 Có nghĩa là nó cứng và sắc như Kim cương. 








486 Đó là toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “Tam 
giới: ở phân Bảng Chú Giải Thuật Ngữ và Tên Riêng. 


487 Xem ghi chú *M.10 
488 Xem *M.107. 


489 Mót phong tuc ngu y ráng nguói ta duoc trao 
truyén pháp. 


490 Về tu thế thiền trong Kim cang thừa, xem ghi 
chú ở "V.57. 


491 Lời khuyên về vấn đề này thay đổi, tùy theo các 
truyền thông và loại thiên khác nhau của Phật giáo, ở 
đây chỉ thích hợp cho một loại thiên đặc biệt. 


492 So sánh *Th.133. 


493 Bốn tướng trong kinh Kim Cang, La-thập dịch: 
ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng. 


494 Xem *M.118. 


495 Trong Đại thừa, đặc biệt là Thiền tông, có những 
quan điểm khác nhau về việc liệu sự tiến bộ trên 
đường Đạo là việc tu hành dần dần hay sự giác ngộ 
lập tức. 


496 Tham chấp, không phải là tâm từ bi. 

497 Như là một khái niệm, đặc biệt là nếu tương 
đương với hư vô. Về ‘tánh không” trong Đại thừa, xem 
*M.137-38. 

498 So sánh *M. 142-43. 

499 Sáu đặc tính được tạo ra bởi sự tương tác của 
các Căn và các Trân: sắc, thanh, hương, vị, xúc và 


pháp. 


500 Một trong những đại đệ tử của Milarepa. 





485 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


486 See note to *M.10. 
487 See *M.107. 


488 A custom indicating that one is being taught the 
Dharma. 


489 On meditation posture in the Vajrayana, see note 
to *V.57. 


490 Across the different traditions and kinds of 
Buddhist meditation, the advice on this matter varies, 
as is suitable for a specific kind of meditation. 


491 Cf. *Th.133. 


492 Birth, ageing, disease and death. 


493 See *M.118. 

494 In the Mahayaàna, especially Chan, there were 
different views on whether progress on the path was a 
matter of gradual cultivation or sudden realization. 

495 I.e. clinging desire, not loving kindness. 

496 As a concept, especially if equated with 
nothingness. On 'emptiness' in the Mahayaàna, see 
*M.137-38. 

497 Cf. *M.142-43. 

498 The six qualities produced by the interaction of 
the senses and sense objects: sight, sound, smell, 


hearing, taste, touch, and ideas. 


499 One of the main disciples of Milarepa. 


781 





32 Đó là toàn bó sự tồn tại có điều kiện: xem “Tam 
giới” ở phân bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


33 Xem ghi chú *M.10. 
34 Xem *M.107. 


35 Mót phong tuc cho biét ráng nguói ta duoc trao 
truyén giáo pháp. 


36 Tu thế thiền trong Kim cang thừa, xem ghi chú 
*V.57 


37 Lời khuyên về vấn đề này được thay đổi, tùy theo 
các truyền thông và loại thiên khác nhau trong Phật 
giáo, ở đây chỉ thích hợp cho một loại thiên đặc biệt. 


38 Tham chiếu *Th.133. 


39 Sinh, già, bệnh, và chết. 


40 Xem *M.118 


41 Trong Bai thừa, đặc biệt là Thién tông, có những 
quan điểm khác nhau về việc liệu sự tiến bộ trên 
đường đạo là việc tu hành dần dần hay là sự giác ngộ 
ngay lập tức. 


42 Tham chấp, không phải là lòng từ. 

43 Như là một khái niệm, đặc biệt là nếu tương 
đương với hư vô. Vé “tánh không” trong Đại thừa, xem 
*M.137-38 

44 Tham chiéu *M.142-43 

45 Sáu dác tính duoc tao ra bói su tương tác cüa 
các giác quan và đôi tượng của giác quan: sác, thanh, 


hương, vị, xúc, và pháp. 


46 Một trong những đệ tử chính của Milarepa. 








501 Bảy điểm tư thế lý tưởng là: chân bắt chéo tư thế 
kim cang (với cả hai bàn chân trên bắp đùi), lưng 
thẳng, tay kết định ấn (bàn tay phải trên lòng bàn tay 
trái, hai ngón cái chạm nhẹ nhau), mắt nhìn xuống 1.5 
mét phía trước mà không cần tập trung, hơi thu cằm, 
vai mở ra giống nhu cánh chim kên kén', và dàu luói 
cham vào vóm miéng. (Trong mót só hinh thức thiền 
khác trong Phật giáo, mắt nhắm lại). Xem *M.124 cho 
tư thế thiền ở Chân / Thiền. 


502 Kim Cang Thừa nói về một loại năng lượng 
(phong / khí, Skt. prana) nhu di doc theo các mach 
(nãgï) xuống trung tâm của lưng, kết nối với bảy trung 
tâm năng lượng (cakra). 

503 Xem "*V.66. 

504 Xem *Th.156ff. 

505 Cf. *Th.104. 


506 Xem *Th.139 vé niém hoi thó. Các giai doan 'só, 
tüy'... cũng được sử dung trong hành trì Thượng tọa 
bộ. Đầu tiên là đếm từng hơi thở, hoặc theo dõi chiều 
dài của hơi thở; thứ hai là cán thận theo dõi hơi thở 
trong cơ thé. 


507 Điều này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, 
như đâu trường xung đột giữa các thành viên của các 
nhóm tộc người khác nhau. 

508 Cf. *Th.74 và *V.13. 

509 Tức là, tất cả các cáp tồn tại, từ dia ngục thấp 
nhất đến thiên giới vi tế nhất: xem 'tam giới' trong phần 
Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

510 Xem 7V.13. 

511 Cf. *Th.104. 

512 Ngược lại với những gì trong *V.41. 


513 Cf. quan điểm khác của *Th.68: trong khi các 





500 The seven points of the ideal meditative posture 
are: legs crossed in the vajra posture (with both feet on 
the thighs), back straight, hands in the gesture of 
meditation (right hand on left palm, thumbs slightly 
touching), eyes gazing down about 1.5 metres ahead 
without focus, chin slightly tucked in, shoulders well 
apart ‘like a vulture's wings’, and the tip of the tongue 
touching the palate. (In some other forms of meditation 
in Buddhism, the eyes are closed). See "M.124 for 
meditation posture in Chan / Zen. 


501 The Vajrayana talks of certain energies (prãna) 


as passing along channels (nàdi) down the centre of 
the back, connecting seven energy-centres (cakra). 


502 See *V.66. 

503 See *Th.156ff. 

504 Cf. *Th.104. 

505 See *Th.139 on mindfulness of breathing. The 
stages of ‘counting, following’ etc. are also used in 
Theravada practice. The first counts each breath, or 
counts off the length of any breath; the second carefully 
follows the flow of the breath in the body. 

506 This has many possible applications, including 
the arena of conflict between members of different 
ethnic groups. 

507 Cf. *Th.74 and *V.13. 

508 That is, all levels of existence, from the lowest 
hell to the most refined heaven: see 'three realms' in 
Glossary. 

509 See *V.13. 

510 Cf. *Th.104. 

511 The opposite of those in *V.41. 


512 Cf. the different 


782 


view of *Th.68: while 





47 Tư thé thiền bảy điểm là: Chân bắt chéo tu thé 
kim cang (với cả hai bàn chân trên bắp đùi), lưng 
thẳng, tay kết định án (bàn tay phải trên lòng bàn tay 
trái, hai ngón cái chạm nhẹ nhau), mắt nhìn xuống 1.5 
mét phía trước mà không cân tập trung, hơi thu cằm, 
vai mở ra “giống như cánh chim kền kèn,” và đầu lưỡi 
chạm vào vòm miệng. (Trong một số hình thức thiền 
khác trong Phật giáo, mắt nhắm lại). Xem *M.124 cho 
tư thé thiền ở Chan / Thiên. 


48 Kim Cang thừa nói về một loại năng lượng (Khí, 
Skt. Prana) như đi dọc theo các mạch (nadi) xuóng 
trung tâm của lung, két nói với bảy trung tâm năng 
lượng (cakra). 

49 Xem *V.66 

50 Xem *Th.156. 

51 Tham chiếu *Th.104 

52 Xem *Th.139 trong chánh niém vé hoi thó. Các 
giai đoạn “đêm, theo dõi...” cũng duoc sử dung thực 
hành trong Thượng tọa bộ. Đâu tiên là đêm từng hơi 


thở, hoặc theo theo dõi chiều dài của hơi thở; thứ hai là 
cân thận theo dõi hơi thở trong cơ thê. 


53.Điều này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, 
như đầu trường xung đột giữa các thành viên của các 
nhóm tộc khác nhau. 

54 Tham chiếu *Th.74 và *V.13 

55 Đó là, tất cả các cấp tồn tại, từ địa ngục thất nhất 
đến thiên giới vi tết nhất: Xem “tam giới” trong phần 
Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

56 Xem *V.13. 

57 Tham chiếu *Th.104. 

58 Ngược lại với những gì trong V.41. 


59 Tham chiếu quan điểm khác của *7h.68 trong khi 








hành vi bất thiện (nghiệp) dẫn đến đau khổ tương lai, 
điêu này muôn nói răng khó không chỉ phát sanh do 
nghiệp quá khứ. 


514 Xem phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


.515 Trong tâm quán chiếu thé hiện những phẩm chát 
tót mà người ta có một tiêm năng đặc biệt dé phát trién. 


516 Đoạn phiền não và chứng bồ-đề; vị đã đoạn trừ 
tất cả phiền não cần được trừ và giác ngộ tất cả sự 
thật cần được giác ngộ. Đây chỉ đức Phật. Vị Thượng 
sư ân đức ngồi trên tòa vĩnh hằng bắt biến, song vận bi 
trí, hay phước trí, là đối tượng cho mọi người quy y. 
Trong Kim cang thừa, đệ tử được yêu cầu phải xem vị 
Thượng sư của mình như chính đức Phật. 


517 Trong tu tập mật tục, hình ảnh thân phàm bằng 
thịt và máu được thay thế bằng tự thân thiên, thân hình 
thành bởi các uán và giới thanh tịnh trong sự tồn tại 
của đức Phật chánh giác. 

Tạng: gzhal yas = gzhal yas khang, cung vô lượng, 
hay thiên cung là trú xứ (hay mandala) của vi bón tôn 
Phật thiền (dhyãna-buddha), tràn ngập cảm thọ 'đại lac' 
(mahasukha) được kinh nghiệm trong thiền mật tục. 
Điều này cũng đươc nói đến như là quang minh sâu 
thẳm, “vừa sâu vừa sáng”. 


518 Tạng: nga rgyal: kiêu mạn, ngã mạn, đây không 
chỉ ngã mạn trong tâm lý phàm tục, mà là chỉ cho nhất 
thể thanh tịnh của Phật bổn tôn với phẩm tính cao quý 
vượt trên mọi dung tục phàm phu. 

Tạng: gsal snang: quang minh hién hiện, đây chỉ tri 
giác quang minh về sự hiên hiện của bón tôn. Tu tập 
để phá trừ tướng phàm phu và chấp của phàm phu 
thành tướng cao quý và quang minh của nhất thể bổn 
tôn; bón tôn ba thân nhưng là nhất thé. 


519 Sáu tụ, đây chỉ sáu cảnh: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc; như những cảnh phón hoa tai các ngã tư đường. 
Hoặc hiểu là sáu thức. Giao lộ của những hiển hiện 
phồn hoa và sáu thức là một phép án dụ cho ‘xúc 
(spar$a) của tâm bởi các đối tượng hién hiện của nó. 





unwholesome actions (karma) lead to future suffering, 
this does not see suffering as only arising due to past 
karma. 


513 See Glossary. 


514 A focus of contemplation that embodies good 
qualities that one has a particular potential to develop. 


515 That is, someone who has abandoned all 
defilements needing to be abandoned and realized all 
truths to be realized. In Vajrayana, the student is 
requred to see his spiritual master as the Buddha 
himself. 


516 In tantric meditation, the image of the ordinary 
body made of flesh and blood is replaced by a 'divine' 
self-image constituted by the pure categories of 
existence and elements of a fully perfect Buddha. 

The ‘divine mansion’ is the dwelling-place (or 
mandala) of the meditational Buddha-deity, pervaded 
by a feeling of 'great bliss' experienced in tantric 
meditation. 


517 Assuming the pure identity of the Buddha-deity 
requires 'divine pride' or dignity and clear perception of 
the deity's appearance. These are also referred to as 
‘profundity and clarity’. 


518 The six consciousnesses are those of the five 
physical senses plus mind-based consciousness. The 
'cross-roads of appearances and the six 
consciousnesses' is a metaphor for 'sensory contact 
(spar$a) of the mind by apparent objects. 


783 





những hành vi không thiện dẫn đến đau khổ tương lai, 
điên này nói rằng khô không chỉ phát sinh do nghiệp 
quá khứ. 


60 Xem phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 


_61 Trọng tâm quán chiếu thể hiện những phẩm chất 
tôt mà người ta có một tiêm năng đặc biệt đê phát 
triển. 


62 Một người đã chấm dứt các phiền não cần được 
chấm dứt, giác ngộ được những chân lý cần được giác 
ngộ. Trong Kim cương thừa, người tu hành phải coi vị 
Thầy của mình như chính đức Phật. 


63 Trong thiền học mật pháp, hình ảnh của thân thé 
ban sơ gồm thịt và máu được thay thế bằng hình ảnh 
tự thân thiêng liêng và hình thành bởi các nhóm thanh 
tinh của hữu tình và toàn hảo của đức Phát. 

Cung điện thiêng liêng là nơi ở của đức Phật thiền 
toa bón tôn thiêng liêng (hay mandala), tỏa khắp cảm 
giác “vui sướng lớn” được trải nghiệm trong thiền định 
mật pháp. 


64 Kiêu mạn, bản thể thanh tịnh đồng nhất của đức 
Phật căn bản đòi hỏi “sự kiêu hãnh thiêng liêng” hoặc 
giá trị chân thật hoặc sự nhận thức rõ ràng về sự xuất 
hiện thiêng liêng. Nó cũng có sự liên hệ với “sự uyên 
thâm và thanh tịnh.” 


65 Sáu thức là bào gồm năm giác quan vật lý cọng 
với một ý thức căn bản. Giao lộ giữa các hiện tượng sự 
vật với sáu thúc là một phép ẩn dụ cho “sự tiếp xúc 
giác quan” (sparéa) của tâm bởi các đối tượng biểu 
hiện. 








520 Theo Phật giáo Tây Tạng, đại viên mãn 
(dzogchen) là trạng thái tự nhiên, nguyên thủy của 
chúng sanh, và toàn thể các giáo pháp và hành thiền 
nhằm hướng đến giác ngộ trạng thái đó. 

Dzogchen, “Đại Viên Mãn”, là một giáo pháp trung 
tâm của phái Nyingmapa cũng được thực hành bởi 
những người theo các phái Phật giáo Tây Tạng khác. 

Theo văn học Dzogchen, Dzogchen là đạo lộ cao 
nhất và dứt khoát nhất đến giác ngộ. 


521 Xem cước chú thứ hai của”V.2. 


522 Bản dịch toàn văn, xem bản dịch của Gyurme 
Dorje, The Tibetan Book of the Dead, pp.35—57. 


523 Không có nghĩa là một "ám vũ try’ don nhất, mà 
là một ‘môt tâm’ đơn nhất nhu là nên tảng chung cho 
những kinh nghiệm vé cả luân hôi lân Niét- bàn. 


524 Tức là các hạng tái sanh khác nhau, từ địa ngục 
đên các cõi trời cao hơn. 


525 Tức là không có cái ngã thường hằng: xem 
*†h.170—79. 


526 Tuy vậy, xem *Th.124. 
527 Cf. *M.143. 


528 Phân biệt vong tưởng giữa tục dé và chân dé. 


529 Sự (Kriya-) và Du-già mật tục (Yoga-tantra) là hai 
lớp ngoại mật - các hệ thống hành trì được cấu trúc 
xung quanh ý niệm về ‘cân tu, niệm tu (bsnyen grub) 
niệm tụng một vi bón tôn Phát. 


530 Đại (Mahä-) và Vô tỷ du-già (Anu-yoga) là hai lớp 
cao hơn của mật tục, được gọi là nội mát, với Vô 
thượng du-già (Ati-yoga) hay Đại Viên Mãn (Dzogchen) 
là lớp thứ 3 và cao nhất. 





519 According to Tibetan Buddhism, dzogchen is the 
natural, primordial state of being, and a body of 
teachings and meditation practices aimed at realizing 
that state. 

zogchen, 'Great Perfection' or 'Great Completion', is 
a central teaching of the Nyingmapa school also 
practised by adherents of other Tibetan Buddhist 
schools. 

According to Dzogchen literature, Dzogchen is the 
highest and most definitive path to awakening. 


520 See second footnote to *V.2. 


521 For a translation of the entire text, see Gyurme 
Dorje translation, The Tibetan Book of the Dead, 
pp.35-57. 


522 Not meaning a single 'cosmic mind', but a 'single 
mind' as a common foundation for the experiences of 
both samsaàra and nirvana. 


523 l.e. all the various kinds of rebirths, from hells to 
the most refined heavens. 


524 l.e. lack of a permanent self: see *Th.170—79. 


525 Though see *Th.124. 
526 Cf. *M.143. 
between 


527 To a conceptual differentiation 
conventional and ultimate reality. 


528 Kriya- and Yoga-tantra are two classes of 
'external tantra' — systems of practice structured around 
the idea of 'approaching and ‘accomplishing’ an 
archetypal Buddha. 


529 Maha- and Anu-yoga are two higher classes of 
tantra, known as 'internal tantras’, with Ati-yoga or 
Dzogchen being the third and highest. 

The duality of 'mind and its field' 


784 


refers to the 





66 Theo Phát giáo Tây Tang, Đại Viên Mãn 
(Dzogchen) là một trạng thái tự nhiên, ban đầu của một 
hữu tình và toàn bộ lời dạy cũng như thực hành thiền 
đều nhắm đến giác ngộ trạng thái áy. 

Đại Viên Mãn (Dzogchen) hay Đại Hoàn thiện là một 
lời dạy trọng tâm của trường phái Nyingmapa cũng 
được thực hành bởi các tín đồ theo các truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng khác. 

Theo văn học Dzogchen, Dzogchen chính là con 
đường giác ngộ cao nhất và chắc chắn đưa đến giải 
thoát. 


67 Xem cước chú thứ hai của *V.2. 


68 Bản dịch của văn bản trọn vẹn, xem bản dịch của 
Gyurme Dorje, Tạng thư vé cái chét (The Tibetan Book 
of the Dead), doan 35-57. 


69 Nó không có nghĩa là một “tâm vũ trụ” riêng lẻ, mà 
là một “tâm riêng lẻ” như một nên tảng phó thông cho 
những kinh nghiệm vé cả hai thứ Luán-hói và Niét-bàn. 


70 Tức là các loại tái sinh khác nhau, từ địa ngục đến 
các cõi trời cao hơn. 


71 Tức là thiếu cái ngã vĩnh cửu: Xem *Th. 170-79. 


72 Tuy nhiên, xem *Th. 124. 
73 tham chiếu *M.143. 


74 Phân biệt mang tính khái niệm về chân lý tương 
đôi và chân lý tuyệt dôi. 


75 “Nỗ lực tâm linh” (Kriya), và Mât pháp Du-già 
( Yoga- tantra) là hai lớp “mật pháp bên ngoài” là hé 
thống của các cấu trúc thực hành xung quanh các ý 
niệm về “cách tiếp cận” và “sự hoàn thiện” một Đức 
Phật nguyên bản. 


76 Lớn (Mahã-) hay Du-già tối thượng (Anu-yoga) là 
hai tầng lớp cao hơn mật pháp hay còn gọi là “mật 
pháp bên ngoài,” được gọi là “mật pháp bên trong,” với 
Du-già cao tột (Ati-yoga) hay Đại Viên Mãn (Dzogchen) 








Tính nhị nguyên của 'pháp giới và giác tri' (dbyings- 
rig) chỉ cho sự phân đôi của chủ thé và đôi tượng. 


531 Đây là ba phong ấn của samaya hoặc bản thệ 
mật tục dé giữ bí mát. 


532 Xem *M.142-43. 


533 "Duy nhất minh điểm" hay duy nhất thể, là một 
tên gọi được đặt cho bản tánh của tâm trong Yếu Môn / 
Khẩu Quyết Bộ (Upadeéavarga, man ngag sde) của 
Đại Viên Mãn. 


534 Từ ngữ Tạng: kun gzhi, Skt. àlaya: xem cước 
chú bài *M.113), Hán dịch "chấp tàng (thức)" cũng 
được dùng trong truyền thống Đại Viên Mãn chỉ cho 
bản tánh của tâm nhu là “căn bản chung” cho cả luân 
hồi lẫn Niết- bàn. 


535 Xem *V.2. 





dichotomy of subject and object. 


530 This is the triple seal of samaya or tantric 
commintment to keep secrecy. 


531 See *M.142-43. 
532 'Single sphere' is one of the names given to the 


nature of mind in the Upadeéa class of Great Perfection 
teachings. 


533 The term ‘universal background’ (Tib. kun gzhi, 
Skt àlaya: see footnote to *M.113) is also used in the 
Dzogchen tradition for the nature of mind as the 
‘common foundation’ for both samsàra and nirvana. 


534 See *V 2. 


785 





là thứ bậc cao. nhất, tầng thứ 03. 
Tính đối ngẫu của “tâm và các lĩnh vực của nó” chỉ 
cho sự chia hai của chủ thể và đối tượng. 


77 Đây là ba dấu ấn của samaya hay là giao ước mật 
pháp dé giữ bí mát. 


78 Xem *M.142-143. 


79 “Vũ tru duy nhất” là một tên goi dé chi cho bản 
chất của Tâm trong thứ bậc Upadesa (Yếu Môn) của 
Những lời dạy toàn hảo nhát. 


80 Thuật ngữ này trong tiếng Tây Tạng là kun gzhi, 
Sanskrit là älaya, xem cước chú M.113 cũng được 
dùng trong truyền thống Đại Viên Mãn chỉ cho bản chất 
của tâm như là “nền tảng chung” cho cả Luân hồi lẫn 
Niết-bàn. 


81 Xem *V.2. 








CHƯƠNG 9 - TRÍ TUỆ 
THƯỢNG TỌA BO 
Bản tánh của trí tuệ 


Tuệ (pafiria), cùng với Giới và Định, một trong ba 
món học chính tu Phát (phán giới thiệu trước *Th.97). 

Nó bao gồm chánh kiến và chánh tư duy của đạo 
(*Th.101), đặc biệt là chánh kiến vượt lên chánh tín 
(*Th.100). 

Tuệ, hay chánh kiến, dán đầu các chi khác của dao, 
nhưng chi được viên mãn ở cuối dao (Añguttara-nikãya 
1231-232). Nó cán phải được quân bình với tín cán 
(*Th.91). 


Th.143 Ba tué 


Đoạn này giải thích rằng pafifià, sw hiéu biết chín 
muói thành tuệ, gồm ba nguón: do nghe (hoặc doc) 
giáo pháp, do tư duy những giáo pháp đã nghe, do tu 
tâp (xem *V.71—3). 


Có ba tuệ: tuệ phát sanh do nghe, tuệ phát sanh do 
tư duy, tuệ phát sanh do định. 


Sangiti Sutta: Digha-nikaya 11.219, dịch Anh P.H. 
Th.144 Ngu và trí 
Người ngu nghĩ mình ngu, do váy là người trí; người 


ngu tưởng có trí, thật xứng goi chí ngu. 


Dhammapada 63 dich Anh P.H. 


Th.145 Ba đặc tính pháp: vô thường, khó, vô ngã 





CHAPTER 9: WISDOM 
THERAVADA 
The nature of wisdom 


Wisdom  (pafiía) is, with ethical discipline and 
meditative concentration, one of the three main aspects 
of the Buddhist training (section introduction before 
*Th.97). 

It encompasses the right view and right resolve 
factors of the path (*Th.101), especially the form of 
right view that goes beyond right belief (*Th. 100). 

It guides other aspects of the path, but is only 
perfected at the end of the path (Anguttara-nikaya 
1.231—232). It needs to be in balance with the faculty of 
faith (*Th.91). 


Th.143 The three kinds of wisdom 

This passage explains that paññã, understanding 
maturing into wisdom, is of three kinds: from heard (or 
read) teachings, from thinking these through, and from 
meditative development (see *V.71—3). 


There are three kinds of wisdom: wisdom based on 
hearing, wisdom based on reflection, wisdom based on 
meditative development. 


Sangiti Sutta: Digha-nikaya 11.219, trans. P.H. 


Th.144 How to move towards wisdom 


A fool who has a sense of his foolishness is to that 
extent wise; but a fool who thinks he is wise is called a 
real fool. 


Dhammapada 63 trans. P.H. 


Th.145 The three characteristics of phenomena: 
impermanent, painful, non-Self 


786 





CHU'ONG 9 - TRÍ TUE 
THƯỢNG TỌA BỘ 
BẢN CHÁT CỦA TRÍ TUE 


Trí tué (tuệ, paññâ), cùng với kỷ luật đạo đức (giới) 
và sự tập trung thiền định (định), là một trong ba nhánh 
chính của việc đào tạo tu hoc Phật giáo (phán giới 
thiệu trước *Th.97). 

Tuệ bao gồm tám nhìn chân chánh (chánh kiến) và 
tư duy chân chánh (chánh tư duy) của đạo (”Th. 101), 
đặc biệt là hình thức của tám nhìn chân chánh (chánh 
kiến) vượt trên niềm tin chân chánh (chánh tín) 
(*Th. 100). 

Tué dán dáu các nhánh khác cüa dao, nhumg chi 
được viên mãn ở cuối dao (Anguttara-nikaya, Kinh 
Tăng chi I.231-232). Tuệ cán phải được cân bằng với 
và tín căn (*Th.91). 


Th.143 Ba loại trí tuệ 

Đoạn này giải thích rằng trí tué (paññã), sự hiéu biết 
chín mùi trở thành trí tuệ, có được từ ba nguồn: từ 
những giáo pháp đã nghe (hoặc doc), từ việc suy nghĩ 
sâu sắc những giáo pháp này và từ sự tu tập phát triển 
thiền định (xem *V.71—3). 


Có ba loại tuệ gồm: trí tuệ phát sinh do nghe học, trí 
tué phát sinh do tư duy phản chiều, trí tuệ phát sinh do 
tu tập phát trién thiên định. 


(Kinh Phüng tung: Kinh Trường bộ II. 219, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


Th.144 Ngu và trí 

Kẻ ngu tự biết mình chính là ngu, ấy là người trí; ngu 
lại tưởng trí, đích thị chí ngu. 

(Kinh Pháp cú 63, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.145 Ba đặc điểm của hiện tượng: vô thường, 
khó, phi ngã 








Đoạn văn ngắn gọn này chỉ ra rằng những pháp hữu 
vi là vô thường và khó (dukkha), theo nghia thán khó 
hoặc tám khó, và rằng moi thứ, ngay cả vô vi (Niết- bàn) 
cũng không phải là một tự ngã thường hằng hay ngã sở 
(điểm thứ hai này sẽ được nêu trong đoạn *Th.160— 
69). 


Tát cả các hành là vô thường... Tất cả các hành là 


khó... Tất cả các pháp là vô ngã. 
Uppada Sutta: Anguttara-nikaya 1.286, dịch Anh P.H. 


Th.146 Đặc tướng của tué 


Các đoạn trích này cho tháy tuệ — đặc biệt nhận thức 
rằng các pháp là vô thường, khó và vô ngã (xem bên 
dưới), và đoạn trừ các phiền não dé chám dứt khó đau. 
Tuệ là hình thức cao nhát của chánh kiến (xem * 
Th. 100). 


Và này các tỳ-kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này 
các tỳ-kheo, Thánh đệ tử có tuệ, thành tựu tuệ nhận 
biết sanh diệt, bằng thánh quyết trạch, chân chánh diệt 
tận khổ. 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikaya V.197, dịch Anh 
P.H. 


"Dai vương, bát nám (ühana: tu sát) là dác tuóng 
của tác y; cắt đứt là đặc tướng của tué.. 

Cũng như, thưa đại vương, người gặt lúa nắm láy bó 
lúa bằng tay trái, cầm liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng 
liềm, cũng vậy, thưa đại vương, hành giả nắm lấy ý 
bằng tác ý rồi cắt đứt các phiền não bằng tuệ.. 


Soi sáng cũng là một đặc tướng của tuệ... Đại 
vương, tuệ khi sanh, nó xua tan bóng tôi vô minh, tạo 
ra ánh sáng của minh, làm xuât hiện ánh sáng của trí, 





This passage succinctly points out that conditioned 
things are impermanent and hence painful (dukkha), in 
the sense of bringing (physical or mental) pains, and 
that everything, even what is unconditioned (nirvana) is 
not a permanent self or its possession (this latter point 
will be explored in passages *Th. 160-69). 


impermanent. All 
Everything is non- 


All conditioned things are 
conditioned things are painful. ... 
Self. 


Uppada Sutta: Anguttara-nikaya 1.286, trans. P.H. 


Th.146 The role of wisdom 


These passages show that wisdom especially 
understands things as impermanent, painful and non- 
Self (see below), and cuts through defilements so as to 
bring the end of everything that is painful. Wisdom is 
the highest form of right view (see *Th.100). 


And what, monks, is the faculty of wisdom? Here, 
monks, a noble disciple is wise; he possesses wisdom 
directed to arising and passing away, which is noble 
and penetrative, leading to the complete destruction of 
the painful. 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikãya V.197, trans. P.H. 


Examination is the distinguishing mark of attention, 
sire, cutting off is the distinguishing mark of wisdom. ... 

As, sire, a barley-reaper grasps a handful of barley in 
the left hand and a sickle in the right and cuts it off with 
a sickle, even so, sire, does the earnest practitioner of 
yoga, taking hold of the mind with attention, cut off the 
defilements with wisdom. ... 


Illumination is also a distinguishing mark of wisdom. 
.. Sire, when wisdom is arising, it dispels the darkness 
of ignorance, produces the radiance of true knowledge, 
makes the light of knowing appear, and makes plain 


787 





Đoạn này chỉ ra một cách ngắn gon rằng những sự 
vật hữu vi là vô thường và sau đó khó dau (dukkha), 
theo nghĩa mang lại những nói dau (thé chát hoặc tinh 
thân), và rằng moi thứ, ngay cả những gi vô vi (niết- 
bàn) cũng không phải là một bản ngã thường hằng hay 
là ngã sở (điều thứ hai này sẽ được nêu ra trong các 
đoạn *Th. 160-69). 


Tất cả các sự vật hữu vi đều là vô thường.... Tất cả 
các sự vật hữu vi déu là khô đau.... Moi vật, đều là phi 
ngã. 


(Kinh Xuất hiện: Kinh Tăng chi |. 286, do P.H. dich 
tiêng Anh). 


Th.146 Tính năng của tuệ 


Những đoạn này cho thấy rằng tuệ, đặc biệt hiéu 
rằng mọi thứ là vô thường, khỗ đau và vô ngã (xem bên 
dưới), và cát đứt các phiên não dé mang lại sự chám 
dứt mọi khó đau. Tuệ là hình thức cao nhất của tám 
nhìn chân chánh (chánh kiến) (xem *Th. 100). 


Này các Tỳ-kheo, tuệ căn là gì? Ở đây, này các Tỳ- 
kheo, đệ tử thánh có trí tuệ, sở hữu trí tuệ hướng đến 
sinh và diệt, là sự cao cả và thâm sâu, dẫn đến sự hủy 
diệt hoàn toàn khổ đau. 


(Kinh Phân tích: Kinh Tương ưng V.197, do P.H. dịch 
tiếng Anh). 


Thưa đại vương, sự kiểm tra là đặc tướng của sự 
chú ý, sự cắt đứt là đặc tướng của tuệ.. 

Cũng như, thưa đại vương, một thợ gặt lúa mạch 
năm bó lúa mạch bằng tay trái và cầm liềm bằng tay 
phải và cắt lúa bằng liềm, cũng vậy, thưa đại vương, 
hành giả yoga nghiêm túc, năm GÌ tâm trí bằng sự chú 
ý, cắt đứt phiền não bằng trí tuệ.. 


Sự soi sáng cũng là một đặc tướng của tuệ.... Thưa 
đại vương, khi tuệ phát khởi, nó xua tan bóng tối của 
vô minh, tạo ra ánh hào quang của tri thức chân chính, 
làm cho ánh sáng của sự hiểu biết xuất hiện, và làm 








làm cho các Thánh dé996 được hiển hiện. Do vậy hành 
giả nhiệt tâm bằng chánh tuệ nhìn thây vô thường, 


Z1 1” 


hoặc ‘khô não’, hoặc ‘vô ngà'. 


Milindapañha 32-33 and 39, dịch Anh P.H. 


Th.147 Trí tuệ chấm dứt sự rối loạn và dòng 
phiền não 


“Trong ngoài đều kết dệt. Chúng sanh bị kết dệt. Con 
hỏi Gotama: Ai thoát khỏi kết này?” 


"Trí giả an trü giói, tu tâm và tu tuê. Nhiêt tâm và thân 
trọng, tỳ-kheo ây cởi kết. Với ai đã từ bỏ, tham, sân và 
vô minh, A-la-hán lậu tận, vị ây cởi kêt dét.' 


Jata Sutta: Samyutta-nikãya l.13 <28-29>, dịch Anh 
P.D.P. 


Mọi dòng chảy (phiền não) trong đời, được ngăn 
chặn bởi niệm. Ta nói, ngăn dòng chảy, tuệ đóng chặt 
chúng lại. 


Ajitamànava-pucchà: Sutta-nipáta 1035, dịch Anh 
ADP 


Th.148 Tuệ - Giới tương tro 
Đoạn này cho thấy giới và tuệ tương trợ lẫn nhau. 


“Tôn giả Gotama, tuệ được được thanh tịnh bởi giới, 
và giới được thanh tịnh bởi tuệ. Nơi nào có giới, nơi ấy 
có tuệ; nơi nào có tuệ, nơi ấy có giới. Người có giới thì 
có trí có giới hạnh; người có tuệ thì có giới... 

Cũng như, thưa tôn giả Gotama, một người lấy tay 





the Truths of the Noble Ones.939 Hence the earnest 
practitioner of yoga sees with right wisdom 
'impermanent or ‘painful’ or 'non-Self.. 


Milindapañha 32-33 and 39, trans. P.H. 


Th.147 Wisdom ends the tangle and stream of 
defilements 


"Tangles within and tangles without. Beings are 
tangled by tangles. | question Gotama about this: Who 
disentangles this tangle?’ 


'A wise person having become established in ethical 
discipline and cultivating the mind and wisdom, a monk 
ardent and discreet, disentangles this tangle. 


Those for whom attachment and hatred along with 
ignorance have been expunged, the arahants with 
intoxicating inclinations destroyed, for them, the tangle 
is disentangled.' 


Jataà Sutta: Samyutta-nikaya |.13 <28-29>, trans. 
P.D.P. 


Whatever streams (of defilements) there be in the 
world, mindfulness is the dam for them. | speak of the 
restraint of the streams. Wisdom shuts them down. 


Ajitamànava-pucchà: Sutta-nipàta 1035, trans. P.D.P. 


Th.148 Wisdom and ethical discipline purify each 
other 


This passage shows that these qualities aid each 
other. 


‘Good Gotama, wisdom is purified by ethical 
discipline, and ethical discipline is purified by wisdom. 
Where there is ethical discipline there is wisdom. 
Wisdom is for the person who possesses ethical 
discipline, and ethical discipline is for the person who 


788 





hiển thị rõ ràng chân lý thánh.! Do đó, hành giả yoga 
nghiêm túc, nhìn “vô thường,” hoặc "khó đau” hoặc "phi 
ngã” băng trí tuệ chân chánh (chánh tuệ). 


(Kinh Mi-tiên ván đáp 32-33 và 39, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


Th.147 Trí tuệ chấm dứt sự rối loạn và dòng 
phiên não 


“Rối bên trong và rối bên ngoài. Chúng sinh bị kết rồi. 
Con kính hỏi Gotama (Cô-đàm) điêu này: Ai là người 
gỡ mớ rôi này?” 


“Một người trí an trụ trong giới đức và trau dòi tâm trí 
và trí tuệ, một nhà sư nhiệt tâm và thận trọng, sẽ gỡ 
được mó rói ren này. 


Đối với những vi dà từ bó tham luyến và thù hận 
cùng với vô minh, các vị A-la-hán với khuynh hướng 
lậu tận, đôi với các vị ây, mớ rôi đã được gỡ bỏ.” 


(Kinh Bên tóc: Kinh Tương ung |. 13 <28-29>, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Mọi dòng chảy (phiền não) có trong thế gian, được 
ngăn chặn bởi chánh niệm. Ta nói vê việc ngăn chặn 
các dòng chảy đó. Chính tuệ đã đóng chặt chúng lại. 


(Câu hỏi của thanh niên Ajita: Kinh tập 1035, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.148 Tuệ và giới tịnh hóa lẫn nhau 


Đoạn này cho thấy rằng những phẩm chát này tương 
trợ lẫn nhau. 


“Tôn giả Gotama, tuệ được thanh lọc bởi giới trong 
sạch và giới được thanh lọc bởi tuệ. Nơi đâu có giới 
nơi đấy có tuệ. Trí tuệ dành cho ai tịnh giới vẹn toàn, 
giới đức thanh tịnh dành người có trí tuệ. 

Cũng thế bạch Phật, như dùng tay này rửa sạch tay 








này dé rửa sach tay kia, láy chân này dé rửa sạch chân 
kia, cũng như vậy, tuệ được thanh tịnh bởi giới, và giới 
được thanh tịnh bởi tuệ.'... “Thật như vậy, này bà-la- 
môn, thật như vậy... Giới và tuệ được xem là tối thắng 
ở trên đời. 


Sonadanda Sutta: Digha-nikàya 1.124, dịch Anh 
P.D.P. 


Khổ và bón Thánh Dé 


Th.149 Chân lý của Thánh giá và cách hiéu chúng 


Dưới dây một trích đoạn nằm trong tâm điểm của bài 
pháp đầu tiên của đức Phát (“L.27). Bài pháp khác hoa 
trọng điểm giáo pháp mà Phật chỉ thuyết sau khi, 

bằng nhiêu phương tiện thuận thứ (đoạn *Th.28), biết 
rằng tâm của người nghe đã tùy thuận, nhu nhuyén, 
không còn chướng ngại, hoan hỷ tịnh tín, bấy giờ mới 
khai thị bón Thánh đế. 

Thánh đế thứ nhất, khái niệm then chốt, là dukkha 
(Hán dich phó thông là khó), Anh dịch phó thông là 
suffering: dau khó, thống khó. 

Sử dung nhu một danh từ, dukkha hàm nghĩa, các 
loại “đau nhức”, “đau đớn” (pain) khác nhau của sự 
sóng, cho dù đó là thé chát hay tinh thần. Đó là tắt cả 
những thứ gây đau đớn vé tinh thần hoặc thé chát, 
(tâm khó, thân khó). 


Từ dịch Anh *Noble Truths", chán lý cao thượng (Hán 
dịch Thánh đế: sự thật được thấy bởi bậc Thánh), là 
thực tại dé thá y và hiéu, những chiều kích quan trong 
nhất của sự tôn tai, hon là những từ ngữ hàm nghĩa 
chân lý' (truth). Từ Pàli: ariyasacca, mà Hán dịch là 
“Thánh đê” (theo phân tích hợp từ sở thuộc cách: 
ariyasaccam: ariyassa saccam, sự thực của Thánh giả, 





possesses wisdom. 

dust as, good Gotama, one washes one hand with 
the other, and one foot with the other, in the same way 
wisdom is purified by ethical discipline and ethical 
discipline is purified by wisdom.' ‘it is quite so 
brahmin, it is quite so. ... Ethical discipline and wisdom 
are declared to be the most excellent in the world. 


Sonadanda Sutta: Digha-nikãya 1.124, trans. P.D.P. 


Suffering and the four Truths of the Noble Ones 


Th.149 The Truths of the Noble Ones and how 
they should be responded to 


This passage is an extract which is the heart of the 
Buddha's first discourse (*L.27). It delineates the 
central focus of the Buddha's teachings, which he 
taught only once he was assured that his hearers were 
mentally prepared to benefit from hearing them. 

He often did this by first giving a step-by-step 
discourse (passage *Th.28) to get his audience into a 
calm and open state of mind. 

The key concept here is dukkha, often translated 
simply as 'suffering' (or as 'unsatisfactoriness' or 
'stress). 

More accurately it means: as a noun, life's various 
kinds of ‘pain’, whether these are physical or mental; as 
an adjective it means painful; as a noun again it then 
means 'the painful' — all those things that entail mental 
or physical pain. 

In the passage below, it is used in the second and 
third of these senses, except once when referring to 
physical pain. 


789 





kia, chán này rửa sach chân kia. Cũng vậy, tuệ và giới 
tịnh hóa lẫn nhau.”... "Khá là giống nhu vậy, này Bà-la- 
môn, đúng vậy.... Giới đức và trí tuệ được tuyên bố là 
tối thắng trên đời.” 


(Kinh Chủng đức: Kinh Trường bộ |. 124, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


KHỎ VÀ BÓN CHÂN LÝ THÁNH 


Th.149. Chân lý chân lý thánh và cách hiểu chúng 


Đoạn này là một đoạn trích là trọng tâm của bài pháp 
đầu tiên của đức Phật (* L.27). Bài pháp mô tả trọng 
điềm những lời dạy của đức Phật, mà Ngài chỉ dạy một 
khi Ngài chắc chắn rằng những người nghe Ngài đã 
chuẩn bị tinh thần đề đạt được lợi ích khi nghe. 

Ngài thường thực hiện điều này bằng cách đầu tiên 
đưa ra một bài diễn thuyết từng bước một (đoạn * 
Th.28) dé đưa thính giá vào trạng thái tâm trí binh tĩnh 
và cởi mở. 

Khái niệm chính ở đây là dukkha (khó dé, sự thật vé 
khó), thường được dịch đơn gián là “khô dau" (hoặc là 
“sự bắt toại nguyện" hoặc là “sự căng tháng"). 

Chính xác hơn nó có nghĩa là: khi là danh từ, là các 
loại “nỗi khó, nói dau" trong cuộc đời, cho dù là vé thé 
chát hay tinh thần; khi là tính từ nó có nghĩa là "khó 
đau, thông khó"; khi là danh từ một lần nữa nó có nghĩa 
là "cái khó" - tắt cả những thứ kéo theo nói đau tinh 
thần hoặc thé xác. 

Trong đoạn dưới đây, nó được sử dụng ở nghĩa thứ 
hai và thứ ba của những cảm giác này, ngoại trừ một 
khi dé cập đến nói dau thé xác. 








hay được thấy bởi Thánh giả) thì đây là những sự thật 
chỉ được nhận biết bởi Thánh giả; 


nhưng theo Anh dich: Noble Truths, phó thông hiểu là 
Chân lý / Sự thật Cao thượng (phán tích hop từ theo 
chủ cách: ariyasaccam = = ariyam saccam), thi hai sự 
thực đầu: khó và nguyên nhân khó chắc chắn không 


phải là 'cao thuong". 937 Thé nhung néu ttr Anh 'noble' 
hiéu như một danh từ chi hang nhân vật cao quy, cao 
thượng, Thánh giả, thi cả bón sự thực déu là những sự 
thực chỉ được nhận thức bởi Thánh giả. 

Từ “Thánh giả' (Noble) nói đây chỉ cho đức Phật và 
những đệ tử đã chứng ngộ của Phật (các vị A-la-hán), 
hoặc đã chứng ngộ một phán, hoặc đang trên đường 
hướng đến chứng đắc địa vi này (*Th.199-201). Nó là 
tuệ giác thâm sâu mà những ai đạt đến đều trở thành 
cao quy, thay vi là cao quý bám sinh, mà là “cao 
thượng” vé mặt tinh thân. 

Sở đắc đầu tiên cán đạt đến dé trở thành thánh giả là 
xác dinh và hiéu đúng bón ‘chân lý, theo nghĩa những 
thực tại như thực. Trong khi háu hết mọi người đều 
đồng ý, ví dụ, rằng ưu sáu, bắt an’ là khó, nhưng họ 
không thấy rằng sự sinh và chuỗi tồn tại tám-vát tác 
thành một con người thảy đều hàm chứa bản chát khó. 
Dé thấy được điêu này đòi hỏi phải có trí tuệ thấu suốt. 


Đoạn trích này nhắn mạnh rằng khó cán được thấu 
hiễu, nguyên nhân khó (ái) cán được đoạn trừ, khó diệt 
tận cần được chứng đắc, và đạo, con đường dẫn đến 
diệt khó, cán được tu. 


Ó đây, này các tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đế: sanh 
là khó, già là khô, bệnh là khó, chết là khó; sâu, bi, khô, 
ưu, não là khó; tụ hội với những gì oán ghét là khó; 
chia lìa với những gì thân yêu là khô; câu không được 
là khổ; tổng thể, năm thủ uán938 là khó. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Tập Thánh đế. Chính 





What are usually translated 'Noble Truths' are really 
realities to see and understand, the most significant 
dimensions of existence, rather than words which are 
‘truths’; and the first two (the painful and its cause) are 


definitely not ‘noble’. 536 Hather, all four are what the 
‘noble ones’ have insight into. 

These noble ones’ are the Buddha and those of his 
disciples (arahants) who are enlightened, who are 
partially enlightened, or are on the brink of their first 
breakthrough to this (*Th.199—201). It is spiritual insight 
that makes them noble ones, rather than being noble 
by birth: they are the spiritually ennobled. 

The first thing to do to become a noble one is to 
properly identify and understand the four truths’, in the 
sense of true realities. While most people would agree, 
for example, that ‘unhappiness and distress’? are 
painful, they would not see being born and the mental 
and physical processes making up a person as aspects 
of the painful’. To do so requires discerning wisdom. 


This passage emphasizes that the painful needs to 
be understood, that which originates it (craving) needs 
to be abandoned, that which is its cessation (the end of 
craving) needs to be experienced, and the path to this 
needs to be developed. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the painful: birth is painful, ageing is painful, illness is 
painful, death is painful; sorrow, lamentation, (physical) 
pain, unhappiness and distress are painful; union with 
what is disliked is painful; separation from what is liked 
is painful; not to get what one wants is painful; in brief, 


537 


the five grasped-at categories of existence are 


painful. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
790 





Những gi thường được dich là “Chân lý thánh" thực 
sự là những thực tại dé nhìn và hiểu, những chiều kích 
quan trọng nhất của sự tôn tại, chứ không phải là 
những từ là “chân lý;” và hai sự thật (chân lý) đầu tiên 
(khỗ đau và nguyên nhân của nó) chắc chắn không 
phải là "cao quý"?. Đúng hơn, cả bón sự thật đều là 
những gì mà “bậc thánh cao quý” có nhận thức sâu 
sắc. 

Những “bậc thánh cao quý” này là đức Phật và các 
đệ tử của Ngài (các vị A-la-hán) đã giác ngộ, đã giác 
ngộ một phân, hoặc đang trên bờ đột phá đầu tiên đến 
quả vị này (*Th.199- 201). Chính sự thấu hiễu tâm linh 
sâu sắc đã làm cho họ trở thành những bậc cao quý, 
thay vì trở nên cao quý ngay từ khi sinh ra: mà họ là 
những người cao quy vé mát tám linh. 

Điều đầu tiên cán làm dé trở thành một người cao 
quý là xác định và hiểu đúng đắn bón "chán ly" (sự 
thật), theo nghĩa của những thực tại đích thực. Ví dụ, 
trong khi hầu hết mọi người đồng ý rằng "bát hanh và 
khó dau" là thống khó, họ sẽ không coi việc được sinh 
ra và các quá trình tinh thần và thé chát tạo nên một 
con người là các khía cạnh của “cái khô ô.” Dé làm được 
nhu váy cán phái có trí tué sáng suót. 


Đoạn này nhắn mạnh rằng cái khó cán được hiéu, 
rằng nguôn góc của khó (sự ham muốn, ái dục) cán 
phải được trừ bỏ, rằng cần phải trải qua sự chám dứt 
của khó (sự chám dứt của ham muốn), và con đường 
dẫn đến diệt khó cần được phát triển tu trì. 


Này các Tỳ-kheo, chân lý giờ đây là chân lý thánh, đó 
là sự khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khó (sinh lão bệnh tử khổ); sầu, bi, ưu, đau đớn (thé 
xác), bát hạnh và xót xa là khó đau; kết hợp với những 
gì oán ghét là khổ (oán tăng hội khổ); chia lia với 
những gì yêu thích là khổ (ái biệt ly khổ); không đạt 
được điều mong cầu là khổ (cầu bát đắc khó); tóm lại, 
chấp vào năm nhóm tâm vật lý3 là khổ (ngũ uán xí 
thạnh khổ). 


Này các Tỳ-kheo, bây chân lý giờ đây là chân lý 








ái này dẫn đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, tim 
càu hy lạc chó này chó kia; tức là duc ái, hữu ái, phi 
hữu ái. 


Ở đây, này các ty-kheo, đây là Khổ diệt Thánh dé. 
Chính là ly dục, diệt tận ái không còn dư tàn, xả ly, xuât 
ly, giải thoát, không chấp tàng.939 


Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Dao tích Thánh dé. 
Chính đây là con đường tám nhánh; đó là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, 
chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định. 


“Đây là Khổ Thánh đế”, này các tỳ-kheo, điều này 
trong Ta sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, 
sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. “Đây là Khổ Thánh dé cần được biến tri", 

trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh 
tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. “ 


Đây là Khổ Thánh dé đã được bién tri", trong Ta, này 
các ty-kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, 
sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. 


“Đây là Khổ tập Thánh đế” ... (như trên). 

“Đây là Khổ tập Thánh đế cần được đoạn trù”, 
“Đây là Khổ tập Thánh đế đã được đoạn trừ” trong Ta, 
này các tỳ-kheo, sanh nhãn,sanh trí, sanh tuệ, sanh 
minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được 
nghe trước đây. 





is the origin of the painful. It is this craving which leads 
to repeated existence, accompanied by delight and 
attachment, seeking delight now here, now there; that 
is, craving for sensual pleasures, craving for being 
(something), craving for (something's) non-existence. 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the cessation of the painful. It is the remainderless 
fading away and cessation of that same craving, the 
giving up and relinquishing of it, freedom from it, non- 


reliance on i. 998 


Now this, monks, is the Truth of the Noble Ones that 
is the way leading to the cessation of the painful. It is 
this noble eightfold path, that is to say, right view, right 
resolve, right speech, right action, right livelihood, right 
effort, right mindfulness, right meditative concentration. 


"This is the Truth of the Noble Ones that is the 
painful”: in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light. Now on this, "This — the Truth of the Noble 
Ones that is the painful — is to be fully understood": 

in me, monks, in regard to things unheard before, 
there arose vision, knowledge, wisdom, insight, and 
light. Now on this, 


“This - the Truth of the Noble Ones that is the painful 
— has been fully understood": in me, monks, in regard 
to things unheard before, there arose vision, 
knowledge, wisdom, insight and light. 


(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light, with respect to: “This is the Truth of the Noble 
Ones that is the origin of the painful”, 

“This — the Truth of the Noble Ones that is the origin 
of the painful — is to be abandoned”, and “This — Truth 
of the Noble Ones that is the origin of the painful — has 
been abandoned.” 


791 





thánh, sự thật về nguyên nhân của cái khổ. Chính là sự 
ham muốn ái dục dắt đến sự tái sanh, đồng hành với 
hỷ, tham, tầm cầu đây kia; tức là, ham muốn ái dục, 
ham muốn sự hiện hữu (thành cái gì đó), khao khát kết 
thúc hiện hữu (của cái gì đó). 


Này các Tỳ-kheo, bây chân lý giờ đây là chân lý 
thánh, sự thật vê châm dứt khô. Chính là lìa dục, châm 
dứt ái nhiễm, không còn tàn dư, từ bỏ, ly tham, giải 
thoát không cháp4. 


Này các Tỳ-kheo, bây chân lý giờ đây là chân lý 
thánh, sự thật về con đường thoát khổ. Chính là con 
đường chánh tám ngành bao gồm tầm nhìn chân 
chánh (chánh kiến), tư duy chân chánh (chánh tư duy), 
ngôn ngữ chân chánh (chánh ngữ), hành vi chân 
chánh (chánh nghiệp), nghề nghiệp chân chánh (chánh 
mạng), nỗ lực chân chánh (chánh tinh tắn), chánh niệm 
cùng chánh định. 


“Đây là chân lý thánh, sự thật về khổ đau (Khổ thánh 
đế): nay xuất hiện trong ta, này các Tỳ-kheo, điều này 
trước đây chưa từng như thế, mở mắt, sanh trí, sanh 
tuệ, thấu suốt sáng soi cùng khắp. Sự thật về khổ cần 
phải được hiéu đầy đủ”: 

Nay xuất hiện trong ta, điều này trước đây chưa từng 
như thế, mở mắt, sanh trí, sanh tuệ, thấu suốt sáng soi 
cùng khắp: 

“Sự thật về khó đã được hiểu đầy đủ:” Nay xuất hiện 
trong ta, về những điều chưa trước đây từng được 
nghe như thế, mở mắt, sanh trí, sanh tuệ, thấu suốt 
sáng soi cùng khắp. 


(Tương tự như vậy), trong ta, này các Ty-kheo, điều 
này trước đây chưa từng nghe đến như thế, mở mắt, 
sanh trí, sanh tuệ, thấu suốt sáng soi cùng khắp, liên 
quan đến: “Đây là chân lý thánh, đó là nguyên nhân 
của khó (Khó tập đé),” 

“Đây là chân lý Thánh, đó là gốc rễ của khổ - cần 
phải chấm dứt loại bó" và “Đây là chân lý Thánh, nhân 
khó này đã được (ta) chám dứt.” 








“Đây là Khổ diệt Thánh dé" ... (như trên). 

“Đây là Khổ diệt Thánh đế cần được chứng đắc”, 
“Đây là Khổ diệt Thánh đế đã được chứng đắc” trong 
Ta, này các ty-kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, 
sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. 


“Đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đế” ... (Cũng vậy). 

“Đây là Khó diệt đạo tích Thánh dé cần được tu tập”, 
“Đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đế đã được tu tập”, 
trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh 
tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. 


Th.150 Diễn giải các phương diện khó của tôn tai 


Đoạn này diễn giải và khai triển ý nghĩa khó trong 
tình huống của đời sống. 

Lưu ý rằng minh giải dau khó do mong cầu mà 
không được" là tâm tu thắt vọng vì không thoát khỏi tắt 
cả các tình huống dau khó khác của sự sống. 

Trong thực té, các tình huống dau khó của sự sóng. là 
tát cả những điều không được thỏa, mang lại ưu sâu, 
bắt an, bắt mãn, lo lắng, thắt vọng, hoặc căng thẳng. 


Và sanh là gì? Sự sanh trong thân chúng sanh này 
trong thân chúng sanh kia của tất cả chúng sanh này 
chúng sanh kia, những gì là sanh, xuất sanh, nhập thai, 
tái sanh, hiển hiện các uẫn, đắc các xứ (căn), này các 


tỳ-kheo, đây gọi là sanh.940 

Và khó (dukkha) là gì? Những gì thân khó, thân 
không thơ thới, cảm thọ không thoải mái phát sanh từ 
thân xúc; đây goi là khó. 


Và ưu (domanassa) là gì? Những gì là tâm khổ, tâm 





(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light, with respect to: “This is the Truth of the Noble 
Ones that is the cessation of the painful", 

"This — the Truth of the Noble Ones that is the 
cessation of the painful — is to be personally 
experienced" and "This — the Truth of the Noble Ones 
that is the cessation of the painful - has been 
personally experienced". 


(Likewise,) in me, monks, in regard to things unheard 
before, there arose vision, knowledge, wisdom, insight 
and light, with respect to: "This is the Truth of the Noble 
Ones that is the way leading to the cessation of the 
painful", 

“This — the Truth of the Noble Ones that is the way 
leading to the cessation of the painful — is to be 
developed", and "This the Truth of the Noble Ones that 
is the way leading to the cessation of the painful — has 
been developed." 


Th.150 Explanation of the painful aspects of 
existence 


This explains and expands on each of the aspects of 
life that are described above as "painful. 

Note that the illustration of the pain of not getting 
what one wants’ is the spiritual frustration of not being 
free of all the other painful aspects of life! 

In effect, the painful aspects of life are all those 
unsatisfactory things that bring distress, unease, 
dissatisfaction, anxiety, frustration, or stress. 


And what is birth? Of whatever beings, of whatever 
category of beings, there is birth, taking birth, descent 
(conception), coming-to-be, appearance of (the five) 
categories of existence and acquisition of the sense- 


bases: that, monks, is called birth.239 vận 


And what is pain? Whatever is bodily pain, bodily 
discomfort, painful uncomfortable feeling bom of a 
stimulus to the body: that is called pain. 


And what is unhappiness? Whatever is mental pain, 


792 





(Tương tự nhu vậy), trong ta, này các Ty-kheo, điều 
này trước đây chưa từng nghe đến như thế, mở mắt, 
sanh trí, sanh tuệ, thấu suốt sáng soi cùng khắp, liên 
quan đến: “Đây là chân lý thánh, đó là sự chám dứt 
của khó (Khổ diệt dé)," 

“Đây là chân lý Thánh, đó là sự chấm dứt của khó - 
cần phải tự trải nghiệm qua” và “Đây là chân lý Thánh, 
sự chấm dứt khổ đã được (ta) tự trải nghiệm qua.” 


(Tương tự như vậy), trong ta, này các Ty-kheo, điều 
này trước đây chưa từng nghe dén nhu thé, mó mát, 
sanh trí, sanh tuệ, thấu suốt sáng soi cùng khắp, liên 
quan đến: “Đây là chân lý thánh, đó là con đường dẫn 
đến chấm dứt khổ (Khổ đạo dé); 

“Đây là chân lý Thánh, con đường dẫn đến chám dứt 
khó-cán phải tu tập” và “Đây là chân lý Thánh, con 
đường dứt khó đã được (ta) tu tập.” 


Th.150 Giải thích các mặt của khó đau của tòn tại 


Điêu này giải thích và mở rộng từng khía canh trong 
đời các tình huống được mô tả ở trên là "khó dau". 

Lưu ý rằng minh họa vé nỗi khó “không đạt được điều 
mong cáu' là sự thát vong về tinh thần khi không thoát 
khỏi được tát cả các khía canh khó dau khác trong đời! 

Thực ra ở đời các mặt khó đau là mong cáu không 
được nén mang sáu ưu, bát an, bát mãn, bón chón, 
phién náo, hoác cáng tháng. 


Vậy sinh là gi? Bát cứ chúng sinh nào, thuộc bát cứ 
chủng loai chúng sinh nào, déu có sự ra đời, sự sinh 
ra, sự nhập thai, sự hình thành, sự xuât hiện của (năm) 
phạm trù tôn tại và thu nhận của các giác quan: này 
các Tỳ-kheo, đó goi là gọi là sự sinh.5... 

Vậy khổ là gì? Nhưng gì thân khổ, thân thể khó chịu 
không an, cảm thọ đau đớn không thỏa mái phát sinh 
dén từ thân xúc, đây gọi là khó. 


Thế ưu là gì? Những gì tâm khổ, tâm trí khó chịu 








không thơ thới, cảm thọ không thơ thới phát sanh từ ý 
xúc; đây gọi là ưu. 


Và não (upäyäãsa: tuyệt vọng) là gì? Những gì là bi 
thương do bởi tổn thất này tổn thất kia, do bởi xúc 
cham sự khó này sự khó kia, là bi thương, khó não 
(tuyệt vọng), là trạng thái bi thương, khổ não; đây gọi là 
não. 


Và khổ tụ hội với những gì oán ghét là gì? Phàm 
những gì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không 
đáng yêu, không hấp dẫn, không xứng ý; hoặc những 
gì là sở dục vô nghĩa, vô ích, không khoái lạc, không 
an ỗn; cùng tụ hội, cùng tùy hành, cùng kết hợp, cùng 
hợp nhất với những thứ ấy; 

đây gọi là tụ hội với những gì oán ghét. 


Và khổ chia lìa với những gì thân yêu là gì? Phàm 
những gì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đáng yêu, 
hấp dẫn, xứng ý; 

hoặc những gì là sở dục có lợi, có ích, khoái lạc, an 
ổn; hoặc là cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng sự, thân 
quyến; với những thứ ấy, những người ấy, mà không 
cùng tụ hội, không cùng tùy hành, không cùng kết hợp, 
không cùng hợp nhất, 

đây gọi là chia lìa với những gì thân yêu. 


Và khổ mong cầu mà không được là gì? Lệ thuộc 
pháp sanh, chúng sanh phát sanh mong cầu, 'Ôi, mong 
rằng ta không lệ thuộc pháp sanh, và mong pháp sanh 
đừng đến với ta'. 

Nhưng mong cầu ấy không đạt được, đây là khổ bởi 
mong cầu mà không được. Lệ thuộc pháp già.. 
bệnh.. . chết... sâu, bi, khổ, ưu, não, phát sanh mong 
cầu: Ôi, mong rằng ta không lệ thuộc [... những pháp 
này], và mong [... những pháp này] không đến với ta'. 

Nhưng mong cầu ấy không đạt được, đây là khổ bởi 
mong câu mà không được. 


Và, tổng quát, năm thủ uán khó là gi? Dó là: sác thü 
uán, thọ thủ uân, tưởng thủ uán, hành thủ uán, thức 
thủ uẫn. 





mental discomfort, painful uncomfortable feeling born of 
a stimulus to the mind: that is called unhappiness. 


And what is distress? What, for one touched by 
whatever painful state when some misfortune is met 
with, is being troubled, distress, the state of being 
troubled, the state of being distressed: that is called 
distress. 


And what is the pain of union with what is disliked? 
Whenever one meets with undesirable, unpleasing, 
unattractive sights, sounds, smells, flavours, or tactile 
sensations; or has connection, contact, relationship, 
interaction with those who wish one ill, who wish for 
one's harm, who wish for one's discomfort, who wish 
one no security from the yoke. 

This is called pain of union with what is disliked. 


And what is the pain of separation from what is liked? 
Whenever one meets with desirable, pleasing, 
attractive sights, sounds, smells, flavours, or tactile 
sensations; 

or one has connection, contact, relationship, 
interaction with those who wish one well, who wish for 
one's benefit, who wish for one's comfort, who wish 
one security from the yoke, or with one's mother, 
father, brother, sister, friends, companions, or relatives, 
and then is deprived of that: 

that is called the pain of separation from what is liked. 


And what is the pain of not getting what one wants? 
In beings subject to birth, the wish arises, 'O, may we 
not be subject to birth, and may birth not come to us'. 

But this is not to be gained by wishing. This is the 
pain of not getting what one wants. In beings subject to 
ageing ... illness ... death ... sorrow, lamentation, pain, 
unhappiness and distress, the wish arises, 'O, may we 
not be subject to each of these, and may none of them 
come to us’. 

But this is not to be achieved by wishing: that is the 
pain of not getting what one wants. 


And how, in short, are the five grasped-at categories 
of existence painful? These are: material form as a 
grasped-at category, feeling as a grasped-at category, 


793 





khóng an, cám tho dau dón khóng thoái mái phát sinh 
dên từ thân xúc ý xúc, đây goi là ưu. 


Phiền não là gì? Đau khổ đau là gì? Điều gì, đối với 
một người xúc động bởi bất kỳ trạng thái đau đớn nào 
khi gặp bất hạnh nào đó, đang gặp rắc rối, khó dau, 
trạng thái khó khăn, trạng thái khổ đau, điều đó được 
gọi là khỗ đau. 


Nỗi khổ khó gặp gỡ những gì oán hận không ưa? Gì 
không xứng ý, lại không đáng yêu là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp; hoặc là két nôi, quan hệ tương 
giao cùng người xâu ác, người muốn làm hại, cầu điều 
bát tiện, bát an trói buộc, bức hại kẻ khác. 

Đây gọi hội ngộ những gì oán ghét. 


Gi là nỗi khó chia lia thương yêu? Những gi xứng ý, 
lại rất đáng yêu là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp; 

hoặc là kết nói, quan hệ tương giao cùng người hiền 
thiện, người muốn lợi ích, cầu điều thánh thoi, an lành, 
tự tại cho mẹ hay cha, anh chị bạn bè, thân bằng 
quyến thuộc, 

khi phải chia lia những sự thân yêu, đây là nỗi khó. 


Gì là nỗi khổ mong cầu không được? Ràng buộc bởi 
sanh, khởi sinh ước muốn “Mong sao không bị lệ thuộc 
pháp sanh, mong rằng pháp ấy đừng đến với ta.” 

Do cầu không đạt, đó là nỗi khó. Lại còn ràng buộc 
bởi già, bệnh, chết, sầu, bi, ưu não. Khởi sinh ước 
muốn “Mong sao không bị lệ thuộc pháp sanh, mong 
rằng pháp ây đừng đến với ta.” 

Do cầu không toại, đó là nỗi khổ, không đạt ước 
mong. 


Năm thủ nhóm khổ, tóm lại là gì? Đó là chấp thủ 
chồng chất rối ren của sắc, thọ, tưởng hành cùng thức 
uán. 








Những thứ này, tóm lại, là ngũ thủ uán khó. 


Như vậy được gọi là Khổ Thánh dé. 


Maha-satipatthana Sutta: Digha-nikaya 11.305—307, 
dich Anh P.H. 


Th.151 Năm uán (khandha) 


Hai đoạn trích này giải thích bản chát của năm thành 
phán tác thành một nhân cách, mỗi thành phán là một 
phạm trù tôn tại (uẫn): một trong những điễn hình cơ 
bản của chuỗi tương tục tác thành tôn tại có sự sóng. 

Khi chúng được chấp thủ dé trưởng dưỡng ý niệm Tôi 
là, bấy giờ chúng còn được gọi là thù uán' (upädãna- 
kkhandha). 


Sắc hay ‘hình chất là thân. 

Tho, hay cảm giác, không có nghĩa là cảm xúc, mà 
chỉ đơn giản là độ khoái cảm của bắt kỳ kinh nghiệm 
nào. 

Tưởng hay 'tri giác’ là những gì tri nhận, gán nhãn, 
phân loại hoặc diễn giải các đối tượng giác quan hoặc 
các đặc điểm của chúng nhu màu sắc chẳng han, 
thường là khá tự động. 


Hành hay “những hoạt động ý chí / cấu thành, là 
phức thê của các chuỗi tương tục, trong đó chuỗi tương 
tục chính yếu là tư hay ý chí. 

Những chuỗi này có tác dụng cấu thành tát cá các 
phạm trù tồn tại — có thé là do tư / ý chí là động lực của 
nghiệp (xem đoạn *Th.64), và do đó nó dẫn sanh 
những kết quả của nghiệp. 

Thức' là nhận thức co bán vé bát kỳ đối tượng nào và 
phân biệt các đặc điểm sai biệt của từng đối tượng, 
chẳng hạn như phân biệt các mùi vị. Đoạn trích 
*Th.150 mô tả tất cả năm uán này là khó (dukkha), 
theo nghĩa là tiềm tàng cháp thủ khó hay tát yéu dãn 
sanh thân khó, tâm khó, mặc dù chỉ có một só dang thọ 





perception as a grasped-at category, volitional activities 
form as a grasped-at category, and consciousness 
form as a grasped-at category. 

These, in short, are the five grasped-at categories of 
existence that are painful. 


This, for the noble ones, is called the truth that is the 
painful. 


Maha-satipatthana Sutta: Digha-nikaya 11.305—307, 
trans. P.H. 


Th.151 
(khandhas) 


The five categories of existence 


These two passages explain the nature of the five 
components of a person that are each a ‘category of 
existence one of the fundamental types of process 
making up lived existence. 

As they are each grasped at to feed the idea of 'l am, 
they are also known as 'grasped-at categories of 
existence’ (upadana-kkhandha). 


'Material form' is the body. 

'Feeling' is not meant in the sense of emotion, but is 
simply the hedonic tone of any experience. 

'Perception' is what recognizes, labels, classifies or 
interprets sense-objects or aspects of them, such as 
colour, generally doing this quite automatically. 


"Volitional / constructing activities’ are a plurality of 
processes, of which the main one is volition. 

They have a shaping effect on all the categories of 
existence — which is probably because volition is the 
heart of karma (see passage ”Th.64), and so brings 
karmic effects. 

'Consciousness' is the basic awareness of any object 
and the discerning of its basic aspects, such as 
differentiating between tastes. *Th.150 describes all 
five categories of existence as painful (dukkha), in the 
sense of potentially involving or entailing mental or 
physical suffering, though only some forms of feeling 
are actualforms of pain / suffering. 


794 





Do váy cón goi cháp vào năm nhóm tâm vật lý này 
tên là sự thật vé khó đau. 


(Đại kinh Niệm xứ: Kinh Trường bộ I. 305-307, do 
P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.151 Năm tó hợp tồn tại (khandha) 


Trong hai đoạn này giải thích bản chát của năm 
thành tó tác thành tính cách của một con người, trong 
mỗi thành phán là một biéu hiện có mặt của uán: một 
trong những dạng cơ bản làm nên tiến trình tồn tại. 

Mỗi một cháp thủ nuôi lớn ý niệm hiện hữu “tôi là,” 
nên còn được gọi tên là “chấp vào nhóm tâm vật lý” 
hay “thủ uán" (upädãna-kkhandha). 


“Hình thức vật chất” là thân. 

“Thọ” không phải thuần chỉ là cảm giác mà là kinh 
nghiệm khoái lạc của tâm. 

“Tri giác” là nhận ra, một cách tự động dán nhãn, đặt 
tên, phân loại, giải thích các loại đối tượng hay là đặc 
điềm của các giác quan như là màu sắc. 

“Hành còn gọi là hoạt động ý chí,” là chuỗi tương tục 
của một tiến trình ý chí hay tâm tư. 

Chuỗi tương tục này định hình tất cả các dạng hiện 
hữu, có thé do tám tư hay là ý chí là nhân chính yếu 
dẫn đến nghiệp lực (xem trang *Th.64) và mang nghiệp 
quả. 

“Thức” có nghĩa là sự nhận thức cơ bản bát kỳ đối 
tượng cũng như phân biệt những điểm sai biệt ở từng 
đối tượng, thí dụ như sự phân biệt các mùi. Đoạn 
*Th.150 mô tả cả thảy năm nhóm tiêm tàng thủ cháp 
sanh thân, tâm khó. Thực ra một số dang thọ mới là 
hinh thái khó đau. 








mới là những hình thái đau / khó thuc sự. 


Đoạn thứ hai ở đây cho tháy bón uán thuộc tám (tho, 
tưởng, hành, thức) như là một trong sáu máu (của bón 
uán) được khu biệt bởi sáu xứ mà trong đó các uán này 
hoạt động, năm căn, cùng với ý căn và các đối tượng 
của ý (các pháp: suy nghĩ, ký ức, ý niệm...) được tính là 
một. 


Và tại sao, này các tỳ-kheo, người ta gọi nó là sắc? 
'Nó bị thay đổi, này các tỳ-kheo, nên nó được gọi là 
sắc... Bị thay đổi bởi lạnh, bởi nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng và rắn... 


Và, này các tỳ-kheo, sao được gọi là thọ? “Nó cảm 
thọ, này các tỳ-kheo, nên được gọi là thọ... Nó cảm 
thọ lạc, nó cảm thọ khó, và nó cảm thọ phi khó phi 
lạc... 


Và, này các tỳ-kheo, sao được gọi nó là tưởng? “Nó 
tri nhận”, này các tỳ-kheo, nên được gọi là tưởng... Nó 
tri nhận màu xanh, nó tri nhận màu vàng, nó tri nhận 
màu đỏ, nó tri nhận màu trắng... 


Và, này các ty-kheo, sao gọi là các hành? “Chúng tác 
thành hữu vi’, nên được gọi là hành... 

Chúng tác thành sắc do bởi sắc tánh (biến hoại 
tánh). 

Chúng tác thành thọ do bởi thọ tánh. 

Chúng tác thành tưởng do bởi tưởng tánh. 

Chúng tác thành các hành do bởi hành tánh. 

Chúng tác thành thức do bởi thức tánh. 


Và, này các ty-kheo, sao gọi nó là thức? ‘Nó nhận 
thức, này các tỳ-kheo, nên được gọi là thức... Nó 
nhận thức chua, nó nhận thức đắng, nó nhận thức cay, 
nó nhận thức ngọt, nó nhận thức nồng, nó nhận thức 
vừa, nó nhận thức mặn, nó nhận thức nhạt. 





The second passage here sees the four mental ones 
as each of six types differentiated by which sense- 
channel they operate in, with the mental faculty and 
mental objects (thoughts, memories, ideas, etc.) 
counted as one such. 


And why, monks, does one call it (material) form? ‘It 
is deformed', monks, therefore it is called form. ... 
Deformed by cold, by heat, hunger, thirst, contact with 
flies, mosquitoes, wind, sun and snakes. ... 


And why, monks, does one call it feeling? ‘It feels’, 
monks, therefore it is called feeling. ... It feels pleasure, 
it feels pain, and it feels neither-pleasure-nor-pain. ... 


And why, monks, does one call it perception? ‘It 
perceives', monks, therefore it is called perception. ... It 
perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, it 
perceives white. ... 


And why, monks, does one call them volitional (or 
constructing) ^ activities? They construct the 
conditioned', therefore they are called volitional (or 
constructing) activities. ... 

(Material) form is a constructed phenomenon that 
they construct into the state of (material) form. 

Feeling is a constructed phenomenon that they 
construct into the state of feeling. 

Perception is a constructed phenomenon that they 
construct into the state of perception. 

Volitional activities are constructed phenomena that 
they construct into the state of volitional activities. 

Consciousness is a constructed phenomenon that 
they construct into what is meant by consciousness. 


And why, monks, does one call it consciousness? ‘It 
discerns', monks, therefore it is called consciousness. 
It discerns sour, it discerns bitter, it discerns 
pungent, it discerns sweet, it discerns sharp, it discerns 
mild, it discerns salty, it discerns bland. 


795 





Đoạn hai cho tháy bón nhóm thuộc tâm như là một 
trong sáu dạng sai biệt vận hành ở trong sáu xứ, năm 
căn cùng ý, đối tượng ý căn (cảm xúc, tri giác, tâm tư, 
nhận thức) được xem là một. 


Này các Tỳ-kheo, tại sao được gọi là sắc? Này các 
Tỳ-kheo, vì “bị đổi thay” nên gọi là sắc.... Thường bị 
biến đổi bởi lạnh, bởi nóng, đói, khát, xúc chạm với 
ruồi, với muỗi, nắng, gió, rắn độc.... 


Này các Tỳ-kheo, tại sao được gọi là thọ? Vì “nó cảm 
xúc,” này các Tỳ-kheo nên gọi là thọ... Nó cảm xúc lạc, 
nó cảm xúc khổ, hoặc nó cảm xúc không khổ đau, 
không hạnh phúc.... 


Này các Tỳ-kheo, sao gọi là tưởng? Vì “nó nhận ra” 
nên gọi là tưởng.... Nó nhận ra màu xanh, nó nhận ra 
màu vàng, nó nhận ra màu đỏ, nó nhận ra màu 
trắng.... 


Này các Tỳ-kheo, sao gọi là hoạt động có ý chí (tạo 
tác)? Chúng tạo tác nên các sự vật “hữu vi” nên gọi là 
hoạt động có ý chí (tạo tác).... 

Hình thức (vật chất) là hiện tượng, chúng được tác 
thành bởi tình trạng hình thức (vật chất). 

Cảm giác là hiện tượng, chúng được tác thành bởi 
do thọ tánh. 


Hành là hiện tượng, chúng được tác thành bởi do 
hành tánh. 

Thức là hiện tượng, chúng được tác thành bởi do 
thức tánh. 


Này này Tỳ-kheo, sao gọi là thức? Này các Tỳ-kheo, 
vì nó nhận thức, nên gọi là thức... “Nó nhận thức” 
chua, nó nhận thức đắng, nó nhận thức cay và nó nhận 
thức ngọt, nó nhận thức được vị hăng gắt, nó nhận 
thức vị vừa ăn, nó nhận thức vị mặn, nó nhận thức vị 
nhạt. 








Khajjani Sutta: Samyutta-nikãya IIl.ð6—87, dịch Anh 
P.H. 


Và, này các tỳ-kheo, sắc là gì? Bốn đại chủng (đất / 
kiên cô, nước / dính kết, lửa / nhiệt độ, và gió / chuyển 
động) và các sắc sở tạo từ bốn đại chủng... 

Và, này các tỳ-kheo, thọ là gì? Có sáu thọ này: thọ 
phát sanh từ xúc bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
căn.. 

Và, này các tỳ-kheo, tưởng là gì? Có sáu tưởng này: 
tưởng vé sắc, tưởng vé thanh, tưởng về hương, tưởng 
về vị, tưởng về xúc, tưởng về pháp... 

Và, này các tỳ-kheo, hành là gì? Có sáu tư thân này: 
tư về sắc, tư về thanh, tư về hương, tư về vị, tư về 
pháp... 

Và, này các ty-kheo, thức là gi? Có sáu thức thân 
này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 
và ý thức. 


Upàdanam Parivattam Sutta: Samyutta-nikaya IIl.59— 
61, dich Anh P.H. 


Th.152 Ba khó tánh 


Doan này minh thi bán chát cüa dukkha: khó do khó 
tho, cám tho thán khó và tám khó, và diéu dó là dau 
(xem *V.21). Bán chát khó của sự sóng được nhìn thấy 
trực tiếp nhát trong những hiện thực thân khó hay tâm 
khô. 

Cũng có bán chát khó trong tồn tại hữu hạn, vô 
thường, biến dịch, những gì thuộc các hành hữu vi đều 
mang bản chất khổ, tương phản với vô vi (Niét-bàn). 
Cüng có bán chát khó do bién hoại của những gi dang 
tồn tại trong một thời gian rồi kết thúc trong đau khô vi 
mát mát. 


Noói xuóng một bên, du sĩ Jambukhadaka nói với 
Tôn giả Sãriputta: ‘Này Hiền giả Sãriputta, nói rằng 
"khó, khó". Vậy, thé nào là khó (dukkha)?' 





Khajjani Sutta: Samyutta-nikaya 11.86—87, trans. P.H. 


And what, monks, is (material) form? The four great 
elements (earth / solidity, water / cohesion, fire / heat, 
and wind / motion) and the form derived from these. ... 

And what, monks, is feeling? There are these six 
classes of feeling: feeling born of sensory contact with 
the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, or the 
mental faculty ... 

And what, monks, is perception? There are these six 
classes of perception: perception of (visual) forms, or of 
sounds, smells, tastes, tactile objects or mind objects. 


And what, monks, are volitional activities? There are 
these six classes of volition: volitions regarding (visual) 
forms, or of sounds, smells, tastes, tactile objects or 
mind objects. ... 

And what, monks, is consciousness? There are these 
six classes of consciousness: eye-consciousness, ear- 


consciousness, nose-consciousness, tongue- 
consciousness,  body-consciousness and mind- 
consciousness. 


Upàdanam Parivattam Sutta: Samyutta-nikaya 11l.59— 
61, trans. P.H. 


Th.152 Three kinds of suffering 


This passage clarifies the nature of dukkha: suffering, 
mental or physical pain, and that which is painful (cf. 
*V.21). The painfulness of life is seen most directly in 
actual physical or mental pains. 

There is also painfulness in something's being a 
limited, ephemeral, conditioned state, imperfect: an 
implicit contrast to the unconditioned (nirvana); there is 
also painfulness in something's being pleasant while it 
lasts but bringing the pain of loss when it ends. 


Sitting on one side, the wandering ascetic 
Jambukhadaka said to Venerable Sariputta: ‘Friend 
Sãriputta, it is said "suffering, suffering". What, now, is 

796 





(Kinh Đáng được ăn: Kinh Tương ung Ili. 86-87, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Này các Ty-kheo, sao gọi là sắc (hình thức vật chất)? 
Từ bốn nguyên tố phổ quát (đất thì cứng chắc, nước 
thì kết dính, lửa thì sức nóng, gió thì chuyển động) và 
sắc phát sinh từ những nguyên tố đó.. 

Này các Tỳ-kheo, sao gọi là cảm giác? Có sáu loại 
cảm giác: cảm giác do xúc chạm phát sanh bởi mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý.... 

Này các Tỷ" kheo, sao gọi là tri giác? Có sáu loại tri 
giác, tri giác cüa sác, thanh, tri giác huong và vi, tri 
giác về xúc, tri giác về pháp... 

Này các Ty-kheo, sao goi là hành? Có sáu loai tu: tu 
của sắc, thanh, tu hương và vi, tư xúc, tư pháp.... 

Này, các Tỳ-kheo, sao gọi là thức? Có sáu thức thân: 
thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức. 


(Kinh Thủ chuyền: Kinh Tương ung III. 59-61, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.152 Ba loai khó 


Đoạn này giải nghĩa bản chát khó đau (dukkha): khó 
thán, khó tám và những gi đau đớn (xem *V.21). Khó 
dau trong đời được thấy trực tiếp qua thân và tám thực 
té. 

Cũng có nói khó do bj buộc ràng trong pháp hữu vi, 
vô thường, biến đổi, không được hoàn hảo: hàm ý 
tương phản vô vi, Niết-bàn. Cũng có nỗi khó, niềm đau 
hụt hãng do vì niềm vui không được bên lâu. 


Du sĩ Jambukhädaka, ngồi xuống một bên, nói với 
tôn giả Sariputta (Xá-lợi- -phất): Này, hiền giả, cứ nói 
rằng: “khổ, khổ,” vậy khó (dukkha) là gì? 








Này Hiền giả, có ba khổ tánh (dukkhafä): khó khó 
tánh (dukkhadukkhatä); hành khó tánh, hoại khó tánh. 


Dukkha Sutta: Samyutta-nikaya 1V.259, dịch Anh 
P.H. 


Th.153 Nhận thức như thực bón Thánh dé 


Định hỗ trợ tám phát triển tuệ phân biệt dé có thé 
nhận thức như thực các Thánh dé. 


= 


Tỳ-kheo có định biết rõ như thật. Biết rõ như 
những gì? 

Biết rõ như thật rằng: 

Biết rõ như thật rằng: 'Đây là khó tập”. 

Biết rõ như thật rằng: 'Đây là khó diệt. 

Vị ấy biết rõ như thật rằng: 'Dáy là khó diệt dao'. 


hật 


'Dáy là khổ. 


Samadhi Sutta: Samyutta-nikaya V.414, dịch Anh 
P.H. 


Th.154 Không bi quan khước từ ngũ dục, nhưng 
tham cháp ngũ dục là nguy hiễm 


Những đoạn này nêu rõ rằng Phật giáo không bi 
quan chối bỏ phương diện vui tươi của đời sông; nhưng 
khuyến cáo rằng tất cá các lạc thú háp dán dụ hoặc 
đều là vô thường, và không nên bám chặt vào. 

Quên đi phương diện khô của sự sóng dẫn đến cháp 
trước hạn định, trong khi bình tĩnh thừa nhận các khía 
cạnh đau khó có tác dung tịnh hóa, giải thoát. 


Lạc và hỷ phát sanh do duyên sắc, đây gọi là vị ngọt 





suffering (dukkha)?' 


There are, friend, three kinds of painfulness 
(dukkhata): the painfulness of pain (dukkha-dukkhatà); 
the painfulness of conditioned things, and the 
painfulness of change. 


Dukkha Sutta: Samyutta-nikaya IV.259, trans. P.H. 


Th.153 Identifying and understanding the four 
Truths of the Noble Ones 


Meditative concentration helps the mind to develop 
the discerning wisdom that can properly identify and 
understand each of the four Truths. 


A monk who has meditative concentration 
understands things as they really are. And what does 
he understand as they really are? 

He understands as it really is, ‘This is the painful. 

He understands as it really is, ‘This is the origin of the 
painful'. 

He understands as it really is, “This is the cessation of 
the painful'. 

He understands as it really is, ‘This is the way leading 
to the cessation of the painful. 


Samadhi Sutta: Samyutta-nikãya V.414, trans. P.H. 


Th.154 No pessimistic denial of life's pleasures, 
but attachment to them is dangerous 


These passages makes it clear that Buddhism does 
not pessimistically deny the pleasant side of life; but it 
counsels that all such pleasant, beguiling attractions 
are impermanent, and not to be clung to. 

lgnoring painful aspects of life leads to limiting 
attachment, while calmly acknowledging the painful 
aspects has a purifying, liberating effect. 


The pleasure and gladness that arise in dependence 
797 





Này hiền giả, đó là có ba khó tánh (dukkhata): khó 
khó tánh (dukkha-dukkhatà, sự khó của nỗi dau), hành 
khó tánh (sự khó của những thứ hữu vi) và hoại khó 
tánh (sự khổ của sự đổi thay). 


(Kinh Khổ: Kinh Tương ưng IV. 259, do P.H. dịch 
tiếng Anh). 


Th.153 Nhận thức như thật về bốn chân lý thánh 


Sự tâp trung thiên định giúp tâm trí phát trin trí tuệ 
sáng suốt dé có thê xác định và hiéu đúng từng sự thật 
trong bôn chân lý thánh. 


Tỳ-kheo có định rõ biết bản chất của pháp như chúng 
như thật. Thế nào là Tỳ-kheo đó hiểu rõ chúng như 
thật? 

Tỳ-kheo ấy tuệ tri (hiểu) rõ như thật rằng, “Đây chính 
là khổ.” 

Tỳ-kheo ấy hiểu rõ như thật rằng, “Đây là nguyên 
nhân, dẫn đến khổ đau.” 

Tỳ-kheo ấy hiểu rõ như thật rằng, “Đây là sự diệt của 
những khổ đau.” 

Tỳ-kheo ấy hiểu rõ như thật rằng, “Đây là con đường 
dẫn đến diệt khổ.” 


(Kinh Định: Kinh Tương ưng V. 414, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.154 Không sống bi quan từ bỏ năm dục, 
nhưng bám chấp chúng là hiểm nguy 


Những đoạn sau đây nêu rõ tinh thần đạo Phật là 
không yêm thế từ bỏ niềm vui, Xa rời cuộc sống; mà chỉ 
ra rằng tát cá dam mê, lôi cuốn dẫn dụ đều là vô 
thường, không nên bám víu. 

Bỏ qua những mặt khó của cuộc đời dẫn đến dính 
mắc giới hạn, nhỏ nhoi, trong khi bình tâm hiểu rõ các 
mặt khó đau trong đời lai có tác dụng thanh tịnh, giải 
thoát. 


Niềm vui, nỗi buồn khởi sinh từ sắc: đây là vị ngọt, từ 








của sắc. Phàm sắc vô thường, khổ, là pháp biến hoại, 
đây gọi là sự nguy hiểm của sắc. Ở nơi sắc, mà nhiếp 
phục dục tham, đoạn trừ dục tham, đây là xuất ly 
sắc.... 

[Cũng vậy, về các uẫn khác: thọ, tưởng, hành, và 
thức.] 


Assáda Sutta: Samyutta-nikaya IIl.27-28, dịch Anh 
P.H. 


Néu thé gian khóng có vi ngot, các chüng sanh sé 
khóng tham nhiém noi thé gian. Này các ty-kheo, vi 
ráng có vi ngot trong thé gian, nán các chüng sanh có 
tham nhiém noi thé gian. Néu thé gian khóng có nguy 
hại ở đời, các chúng sanh sẽ không có nhàm chán thé 
gian. 

Vì rằng có nguy hại trong thế gian, nên các chúng 
sanh có nhàm chán thế gian. Nếu không có xuất ly thế 
gian, các chúng sanh sẽ không xuất ly thế gian. Vì rằng 
có xuất ly thế gian, nên các chúng sanh xuất ly ra khỏi 
đời. 


Chừng nào mà các chúng sanh chưa thể bằng thắng 
trí biết rõ như thực vị ngọt thế gian là vị ngọt, nguy hại 
thế gian là nguy hại, xuất ly thế gian là xuất ly, 

cho đến khi ấy các chúng sanh trên đời, bao gồm 
chư thiên, Ma, Phạm, các sa-môn, bà-la- môn, cả các 
trời và người, chưa thể an trụ với sự xuất ly, thoát ly hệ 
phược, và giải thoát, với tâm không bị hạn cuộc. 

Chừng nào, này các tỳ-kheo, các chúng sanh trên 
đời hiểu như thật với thắng trí thực vị ngọt thế gian là vị 
ngọt,... nguy hại... xuất ly... khi ấy chúng an trụ với sự 
xuất ly, thoát ly hệ phược, và giải thoát, với tâm không 
bị hạn cuộc. 


Assáda Sutta: Anguttara-nikaya 
PDP: 


1.260, dich Anh 


Th.155 Con đường dẫn đến an vui 


Phật giáo có thé nói nhiều vé đau khó, nhung đừng 
nên nghĩ đó là khắc khô và bi quan. : 
Cháng han, hy được cảm nghiệm trong hai bậc thiên 





on material form: this is its satisfaction. That it is 
impermanent, painful, and subject to change; this is its 
danger. The removal and abandonment of desire and 
attachment for it: this is the escape from it. ... 

[The same is then said of the other four aspects of a 
person: feeling, perception, volitional activities, and 
consciousness.] 


Assáda Sutta: Samyutta-nikaya 11.27—28, trans. P.H. 


If there were to be no satisfaction in the world, living 
beings would not be attached to the world. Monks, it is 
because there is satisfaction in the world that living 
beings are attached to the world. If there were to be no 
danger in the world, living beings would not be 
disenchanted with the world. 

It is because there is danger in the world that living 
beings are disenchanted with the world. If there were to 
be no escape from the world, living beings would not 
escape from the world. It is because there is an escape 
from the world that living beings escape from the world. 


As long as living beings of the world do not 
understand truly with higher knowledge the satisfaction 
in the world as satisfaction, the danger of the world as 
danger, the escape from the world as escape, 

so long the living beings of the world — inclusive of 
gods, mãras, brahmäs,  renunciants,  brahmins, 
inclusive of deities and humans — do not live unyoked, 
unfettered and freed, with a mind that is unrestricted. 

Whenever, monks, living beings of the world 
understand truly with higher knowledge the satisfaction 
in the world as satisfaction ... the danger ... the escape 
from the world ... they live unyoked, unfettered and 
freed, with a mind that is unrestricted. 


Assãda Sutta: Anguttara-nikàya 1.260, trans. P.D.P. 


Th.155 The path brings joy 


Buddhism may talk much about pain and suffering, 
but it should not be thought as dour and pessimistic. 
For example, joy is experienced in the first two 


798 





sác mà ra. Phàm sác vó thường, khó dau, tàn hoại, vì 
thế gọi là hiểm nguy của sắc. Loại trừ, từ bỏ tham dục, 
dính mắc từ sắc đó là xuất ly... 

[Cũng thé xét tiếp về các tổ hợp khác trong một con 
người như là thọ, tưởng, cùng với hành, thức]. 


(Kinh Duc tham: Kinh Tương ưng IIl. 27-28, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


Nếu không có vị ngọt (sự hài lòng) ở trong cuộc đời, 
chúng sanh sẽ không tham đắm thế gian. Này các Tỳ- 
kheo, vì do vị ngọt (sự hài lòng) mới sinh tham đắm. 

Nếu ở thế gian không có nguy hiểm chúng sanh khó 
mà có thể nhàm chán. Tâm không nhàm chán từ bỏ 
thế gian, chúng sanh không thể xa lìa cuộc sống. Do có 
xuất ly nên có chúng sanh xuất ly cuộc thế. 


Cho đến khi nào chúng sanh không thể rõ biết như 
thật bằng với chánh trí vị ngọt (sự hài lòng), sự hài lòng 
thế gian như là vị ngọt (sự hài lòng). Nguy hiểm trong 
đời như là nguy hiểm, từ bỏ cuộc đời như là từ bỏ. 

Cho đến khi ấy, gồm cả chư thiên, ma, Phạm thiên, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cả trời và người, chưa sống thoát 
ly xích xiềng, trói buộc, được tự tại trong tâm thái giải 
thoát. 

Cho đến khi nào chúng sanh có thể rõ biết như thật 
bằng với chánh trí vị ngọt thế gian như là vị ngọt (sự 
hài lòng) ... sự nguy hiểm...sự thoát ly khỏi thé gián, 
họ sống thoát ly xích xiềng, không trói buộc, được tự 
tại trong tâm thái giải thoát. 


(Kinh Vị ngọt: Kinh Tăng chi |. 260, do P.D.P. dich 
tiéng Anh). 


Th.155 Con duóng dán dén an vui 
Phát giáo có thé dé cáp dén nhiéu nói khó niém dau, 


nhung khóng nén nghi là chi có bi quan. i 
Thí du nhu hy đã được trải nghiệm trong hai tâng 








đầu (xem *†h.140) và trong một giác chỉ (xem đoạn 
cuối của *Th.139), và các Thanh văn khi giác ngộ bày 
tỏ niềm vui không cháp thủ trước những vẻ đẹp của tự 
nhiên hoang dã, như được thấy trong những bài kệ 
này. 


Sariputta: T" 
Rừng vãng thật vui thú, (hậu hêt) mọi người lại không 
vui. Ly tham thật vui thú, không tìm câu dục lạc. 


Mahà-kassapa: 
Với nước trong, dá lớn, khi, nai thường tu hội, phủ 
rong rêu âm ướt, đôi dá ây ta ưa. 


Theragáthà 992 and 1070, dịch Anh P.H. 


Duyên sinh và khó sinh 


Trong đoạn *L.27, ái (tanhã) được mô tả như là yếu 
tó khói nguón cho những thống khó của sự sống. 
Tanhã không chi là ham muón' nói chung, mà là khát 
ái, thèm khát muốn sống. 

Mặt khác, dục (chanda), 'muón làm', có thé có mặt 
trong một só thiện phẩm, một phán trong tu tập. Ái dán 
đến những thống khó của đời sóng như thé nào? 

Phó thông mà nói, nó dẫn đến sự thắt vọng do oán 
tằng hội, ái biệt ly, cầu bát đắc” người ta càng khao 
khát mọi thứ như thế này, hay không như thế này, thì 
thắt vong dau khó sẽ khởi sinh càng nhiều khi mọi thứ 
không theo ý họ; và càng nhiều khao khát, thì càng 
nhiều thắt vọng. 

Ngay cả khi người ta có được điều mình muốn, thì 
mọi thứ cũng theo thời gian mà thay dói, hoặc chính 
bản thân họ thay đổi và chán những thứ mình có. Ái 
cũng thường đưa người ta vào tình huống mang lại 
nguy hiểm hoặc lo lắng, và cũng dẫn đến những tranh 
cãi, như trong đoạn *Th. 18. 


Nói chí lý, tất cả nỗi khổ đều phát xuất từ khát vọng 
sinh tôn. Đó là hữu ái (bhavatanh3). 


Hữu ái biểu hiện bằng khát vọng muốn đồng nhất 





meditative absorptions (see *Th. 140) and is one of the 
seven factors of awakening (see end of *Th.139), and 
enlightened disciples express non-attached joy at the 
beauties of wild nature, as seen in these verses. 


Sãriputta: 

Forests are delightful, where (most) folk find no 
delight. Those without attachment will delight there; 
they are not seekers after sensual pleasures. 


Maha-kassapa: 

With clear water and great boulders, frequented by 
monkeys and deer, covered with moisture and moss, 
those rocks delight me. 


Theragatha 992 and 1070, trans. P.H. 


Dependent arising and how suffering originates 


In passage ”L.27, craving (tanhã) is described as the 
factor which originates the painful aspects of life. Tanhã 
is not just any kind of 'desire', but demanding desire. 

On the other hand, chanda, the 'desire to do, can 
have wholesome forms which are part of the Buddhist 
path. How does craving lead to life's pains? 

The most obvious way is that it leads to frustration 
due to 'union with the disliked, separation from the 
liked, not getting what one wants’: the stronger one 
craves for things to be, or not be, a certain way, the 
more painful frustration arises when things are not as 
one demands; and the more things one craves for, the 
more frustrations one will have. 

Even when one gets what one wants, things in time 
change, or one oneself changes and gets bored with 
what one has. Craving also often drives one into 
situations which bring dangers or anxieties, and also 
leads to quarrels, as in passage *Th.18. 


Craving for being (something )' may be in the form of 
799 





thiền ở bậc đầu tiên (xem *Th. 140) và còn là một trong 
bảy yếu tố giác ngộ (xem đoạn cuối của *Th.139), các 
bác Thanh Văn giác ngộ bày tỏ niềm hy lac do không 
cón dính mác, vui cüng vé dep thién nhién hoang dà 
như trong bài kệ này. 


Sariputta (Xá-lợi- -phát): 

Rüng váng an vui, trong khi (hầu hết) moi người lai 
không vừa y. Niềm vui ly duc hiện hữu nơi đây, ở 
những con người không cầu dục lạc. 


Mahã-kassapa (Ma-ha-ca- diếp): 

Dòng nước trong xanh uốn quanh đá lớn, bày khỉ và 
nai thường bên quanh quán, rong rêu xanh phủ, bên 
đồi núi này, những tảng đó làm ta thấy an vui. 


(Trưởng lão Tăng kệ 992 và 1070, do P.H. dịch tiếng 
Anh). 


TƯƠNG QUAN VÀ NGUÒN GÓC CỦA KHỎ 


Trong đoạn "L.27 Tham ái (tanhà) duoc mó tà là yéu 
tó khởi sinh những nỗi khỗ đau ở trong cuộc đời. Ái 
không chỉ riêng các loại ái luyến nhục dục mà còn có 
nghĩa khát ái, ái luyến sinh tôn. 

Mặt khác, dục (chanda) có nghĩa “muốn làm," có thé 
bao gồm một số việc thiện ở trong tu tập. Thé nào là 
tham ái dẫn đến khó đau ở trong cuộc đời? 

Hiễn nhiên là ái dẫn lối cho thắt vọng khi "gặp gỡ 
không ưa, chia lìa yêu thích, câu mong không dat." 
Khát khao manh mé, muón viéc phải là, không muốn 
như là, bằng cách như thé sẽ thất vọng não né khi 
không như ý; càng câu càng khó; 

Ngay cả khi đạt những điều mình mong, cả vật lẫn 
người cũng dán thay đỗi theo dòng thời gian, chán 
ngay những thứ mình hằng ao ước. Ái còn dẫn đến tình 
huống nguy hiểm lo lắng, bón chôn và gây tranh cãi 
(như trong đoạn *Th. 18). 


Khao khát “cái gì đó” có thể là dạng khao khát phát 








hay trở thành một ai đó, như khao khát muốn là người 
có danh vọng hay quyền lực, nhưng ở cấp độ sâu hơn 
là khao khát tồn tại sau khi chết, khát vọng một đời 
sống vĩnh hằng. 

Cũng như các biểu hiện khác của ái, điều này được 
xem là nhân cho tái sinh (mà bản chất của nó được xác 
định bởi nghiệp lực của một người), và do đó nó là 
nhân cho tất cả những đau khổ theo sau tái sinh này. 

Phi hữu ái là khát vọng không tồn tại, có thé là muốn 
chấm dứt những cảm nghiệm hay tình trạng khốn khổ 
bát như ý, hoặc chám dứt tồn tại đời người bằng tự tử, 
nhưng như thế chỉ châm thêm nhiên liệu cho tái sinh 
khác mà có thể còn tồi tệ hơn hiện tại. 


Phân tích tường tận hơn về nguyên nhân tập khởi 
của khó được nêu ra trong một tâm điểm giáo pháp 
của đức Phật: paticca-samuppäda: duyên khởi, hay 
duyên sinh. 

Có được thấy biết về giáo nghĩa này là điểm ách yếu 
phát sanh trí. Duyên khởi thuyết giải quy luật sinh khởi 
và tồn tại do mối tương quan phụ thuộc của các điều 
kiện cùng tuôn chảy dẫn đến sinh khởi, và hủy diệt 
cũng vậy khi các điều kiện tương sinh tan rã. 

Duyên khởi có thể được xem như là nguyên lý nhân 
quả, hay đúng hơn nói là nguyên lý tương y hay tương 
tác, không chỉ áp dụng cho các quy luật vật lý mà còn 
cho cả các quy luật tâm lý, cho quy luật tạo tác của 
nghiệp và chuỗi tương tục tái sinh cùng với đau khó 
của nó, và quá trình tu tập. 


Mô thức chuẩn của duyên khởi là một chuỗi mười hai 
nidãna (đầu mối), hoặc chi, lên đến đỉnh điểm ở khó 
(dukkha): 

(1) vô minh — (2) hành — (3) thức — (4) danh sắc ^ 
(b) sáu xứ (5 giác quan cùng với ý thức) —› (6) xúc — 
(7) thọ — (8) ái — (9) thủ — ( 10) hữu — (11) sanh 
(tức là thọ thai) —› (12) già, chết và toàn bộ khối cảm 

nghiệm khó. 

Chuỗi này có thé được giải thích hoặc từ chi (1) đến 
(12) hoặc có thể ngược lại, bắt đầu từ (12), sau đó lần 
lên chi (11) là điều kiện cốt yếu của nó, và như vậy 
ngược dần lên đến chỉ (1). 

Sau khi công thức này được nêu ra theo chuỗi thuận 
lưu (anuloma), diễn giải chuỗi xuôi dòng sanh tử, nó 
được nêu tiếp theo chuỗi nghịch lưu (patiloma), ngược 





craving to develop a certain kind of identity, to “be 
someone’, such as craving for celebrity or power, but at 
a deeper level is craving for further personal existence 
after death, hopefully in an eternal form. 

Like other forms of craving, this is seen to cause 
another rebirth (whose nature is determined by one's 
karma), and hence all the pains that this will bring. 

Craving 'for (something's) non-existence' may be 
either craving for an unpleasant experience or situation 
to end, or the suicidal urge to end one's existence but 
this just fuels another rebirth, in which things may be 
worse than at present. 


A fuller analysis of how what is painful originates is 
given in a central teaching of the Buddha - that on 
paticca-samuppada: dependent arising, but also 
translated as dependent origination and conditioned co- 
arising. 

Gaining insight into this is a key role for wisdom. It 
explains how things can only arise and exist due to 
supporting conditions that flow together to give rise to 
them, and so cease when these conditions cease. 

It can be seen as a principle of causality, or rather 
conditionality, as applied not only to physical things but 
also mental ones, to the working of karma and the 
process of rebirth and its pains, and the process of 
spiritual development. 


The standard version of dependent arising, as a 
series of twelve nidānas or conditioning links, 
culminating in what is painful (dukkha), is 

(1) ignorance -> (2) volitional activities -> (3) 
consciousness -> (4) mind and body -> (5) the six 
sense-bases (the five physical senses plus the mind) -> 
(6) sensory contact ->(7) feeling -> (8) craving -> (9) 
grasping -> (10) a way of being -> (11) birth (i.e. 
conception) -> (12) ageing and death and a whole 
painful bundle of experiences. 

This sequence may be explained either from link (1) 
through to (12) or the explanation may start at (12), 
then specify (11) as its crucial condition, and so on 
back to (1). 

After the formula is given in either versions of this 


800 





triển một hiện hữu, ước mong đồng nhất hay là trở 
thành “một người nào đó,” như là khao khát danh tiếng, 
quyền lực, nhưng sâu thẳm hơn là khao khát tồn tại cả 
sau khi chết, có được cuộc sống như ý vĩnh hằng. 

Những dạng khát ái hay khao khát là nhân tái sinh 
(bản chát là nghiệp của một con người) và mang khó 
đau vào ở kiếp sau. 

Khao khát vô hữu là mong muốn “không tòn tại,” đó 
là mong muốn chấm dứt tình huống khó đau, không 
như ý thích, bằng cách tự sát chấm dứt cuộc đời, 
nhưng làm như thế lại là cách tiếp thêm nhiên liệu cho 
sự tái sinh khác, có thé kiếp tới sẽ là tệ hon tình trang 
hiện tại. 


Phân tích tường tận, nguyên nhân của khó dà được 
truyền day trong một giáo pháp quan trọng của Phật — 
đó là trong paticca-samuppada: sự tương quan, cũng 
được dịch như là duyên khởi và cộng khởi tương quan. 

Có được cái nhìn sâu sắc về điều này là một vai trò 
quan trọng cho trí tuệ. Nó giải thích làm thế nào mà 
mọi thứ chỉ có thé phát sinh và tồn tai do các điều kiện 
hỗ trợ kết hợp với nhau để tạo ra chúng, và do đó 
chấm dứt khi các điều kiện này chấm dứt. 

Nó có thể được xem như một nguyên lý nhân quả, 
hay đúng hơn là nguyên lý tương duyên, không chỉ 
được áp dụng cho vật chất mà còn cả vật chất tinh 
thần, cho đến sự vận hành của nghiệp và chuỗi tái sinh 
tương tục, cả với khó đau, hoặc là quá trình tu tiến. 


Mô thức lý tương quan chuẩn mực chính là chuỗi của 
mười hai đầu mối (nidãnas), còn gọi là chi, dinh cao là 
khổ (dukkha), gồm có như sau: 

(1) vô minh -> (2) hành / hành động tạo tác -> (3) 
thức -> (4) danh sắc -> (5) sáu xứ (năm giác quan 
cùng với ý thức) -> (6) xúc -> (7) thọ -> (8) ái -> (9) thủ 
-> (10) hữu -> (11) sanh -> (12) già, chết và toàn bộ 
các trải nghiệm khó đau. 

Chuỗi này có thể được giải thích theo thứ tự bắt đầu 
từ chỉ (1) đến chỉ (12) hoặc là ngược lại, có thể bắt đầu 
từ chi (12), sau đó dần đến chi (11), là điều kiện cốt lõi 
của nó và dàn như thế đến chi số (1). 

Sau khi công thức lý tương quan được diễn giải theo 
chiều thuận với dòng sinh tử, nó được giải tiếp theo 
hướng ngược lại, nghịch dòng sanh tử. 








dòng sanh tử. 

Trong chuỗi nghịch lưu, chuỗi duyên sinh diễn dịch 
quá trình diệt khổ do vô minh diệt và lần lượt diệt của 
mỗi chỉ tiếp theo sau đó. 


Th.156 Nguyên lý toát yếu của duyên khởi 


Đoạn này diễn đạt căn bản nguyên lý duyên khởi, 
trong đó chi này là điều kiện tắt yếu cho chi khác phát 
sanh, mà nếu chi này không thì chi kia cũng không. 

Ví dụ, ái do duyên là thọ, mặc dù A-la-hán vẫn có thọ 
nhưng không là duyên cho ái, rõ ràng là thọ sẽ chỉ là 
duyên cho ái khi vô minh cũng tôn tại (Visuddhimagga 
XVII. 105, tr.542). 


Khi cái kia tón tai, cái này tón tai; 

từ sự sanh của cái kia, cái này sanh; 
Khi cái kia không, cái này không; 

từ sự diệt của cái kia, cái này diệt. 


Dasa-bala Sutta: Samyutta-nikaya 11.28, dịch Anh 
P.H. 


Th.157 Phát thuyét vé nhán duyén 


Bài kệ này, được khắc trên nhiều công trình kiến trúc, 
ca ngợi đức Phật là vị đạo sư của giáo lý này. 


Các pháp sanh bởi nhân, Như Lai thuyết nhân ấy. 
Các pháp diệt cũng vậy: Ấy lời Đại Sa-môn. 


Mahàvagga l: Vinaya 1.40, dịch Anh P.H. 


Th.158 Duyén khói và bón thánh dé 


Doan dáu tién giái thích ráng khía canh duyén khói 





forward / arising (anuloma) mode, it follows in reverse / 
cessation (patiloma) mode. 

In this form, it describes how the cessation of the 
painful comes about due to the complete cessation of 
spiritual ignorance and the consequent cessation of 
each following link. 


Th.156 The abstract principle of dependent 
arising 


This expresses the basic principle of conditionality, of 
one thing as a necessary condition for another, without 
which it ceases. 

For example, craving depends on feeling, though as 
an arahant has feeling but lacks craving, it is clear that 
feeling will only lead to craving when ignorance also 
exists (Visuddhimagga XVII. 105, p.542). 


That being, this comes to be; 

from the arising of that, this arises; 
that being absent, this is not; 

from the cessation of that, this ceases. 


Dasa-balà Sutta: Samyutta-nikaya 11.28, trans. P.H. 


Th.157 The Buddha on causality 


This verse, which came to be inscribed on many 
monuments, praises the Buddha as teacher of this 
doctrine. 


Of those states that proceed from a cause, The 


Tathagata has told the cause. And that which is their 
cessation: The great renunciant has such a teaching 


Mahàvagga l|: Vinaya 1.40, trans. P.H. 


Th.158 Dependent arising and the four Truths of 
the Noble Ones 


The first passage explains that the arising aspect of 
801 





Trong chuỗi tương quan nghịch dòng mô tả nhu thé 
nào là quá trình dứt sự thật về khổ đau từ sự hoàn 
toàn chấm dứt căn bản vô minh và tiếp là diệt của từng 
mỗi chỉ đi theo sau đó. 


Th.156 Nguyên lý căn bản của lý tương quan 


Đoạn này diễn tả nguyên lý căn bản của lý tương 
quan là môi mắc xích là điêu kiện cân thiết cho sự phát 
sanh cúa các mắc xích kia. Nếu mắc xích này không có 
thì mắc xích kia cũng không thành lập. 

Thí dụ, ái tùy thuộc vào cảm giác, vị A-la-hán dù vẫn 
có cảm giác, nhưng ái nhiễm vắng mặt, rõ ràng là cảm 
giác chỉ duyên cho ái nhiễm khi vô minh cũng cùng tôn 
lại (Thanh Tịnh đạo XVII. 105, tr. 542). 


Cái kia có, thì cái này tồn tại; 

Khi cái kia sanh, thì cái này sanh 

Cái kia không, thì cái này không 

Khi cái kia diệt, thì cái này diệt. 

(Kinh Mười lực: Kinh Tương ưng I. 28, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 

Th.157 Phật thuyết về nhân duyên 


Bài kệ này được khắc họa lên nhiều công trình kiến 
trúc, tán thán đức Phát là bậc tháy vĩ đại của giáo pháp 
này. 

Sự vật sinh từ duyên, 

Như Lai nói duyên ấy. 

Sự vật diệt từ duyên: 

Bậc đại Sa-môn dạy như thế. 


(Đại phẩm I: Luật tạng |. 40, do P.H. dịch tiếng Anh). 
Th.158 lý tương quan và bốn chân lý thánh 


Đoạn đầu tiên giải thích vé mặt lý tương quan tương 








tương đương với thánh dé thứ hai, khô tập, trong khi 
khía cạnh diệt tương đương với thánh dé thứ ba, khó 
diệt. 

Đoạn thứ hai áp dụng mô hinh tứ dé (khó, khó tập, 
khô diệt, và khô diệt dao) cho mói chỉ duyên khởi (trừ 
chi đâu tiên). 


Và, này các ty-kheo, Khổ tập Thánh dé là gi? 


Vô minh là duyên cho hành; 
hành là duyên cho thức; 

thức là duyên cho danh sắc; 
danh sắc là duyên cho sáu xứ; 


sáu xứ là duyên cho xúc; 
xúc là duyên cho thọ; 
thọ là duyên cho ái; 

ái là duyên cho thủ; 


thủ là duyên cho hữu; 

hữu là duyên cho sanh; 

sanh là duyên cho già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
phát sanh. 


Như váy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uán này. 


Và, này các tỳ-kheo, Khó diệt Thánh dé là gi? Từ sự 
diệt tận không tàn dư của vô minh là sự diệt tận của 
các hành; từ sự diệt tận của các hành là sự diệt tận 
của thức; 

[vân vân, đến] từ sự diệt tận của sanh, thì già, chết, 
sầu, bi, khó, ưu, não đều diệt. 

Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khó uán này. 





dependent arising is equivalent to the second Truth of 
the Noble Ones, that which originates the painful 
(dukkha), while the cessation aspect is equivalent to 
the third Truth of the Noble Ones, the cessation of the 
painful. 

The second passage applies the pattern of the four 
Truths (x, its origin, its cessation, the way to this) to 
each of the conditioning links (other than the first). 


And what, monks, is the Truth that is the origin of the 
painful? 


From ignorance as condition are the volitional 
activities; 

from the volitional activities as condition is 
consciousness; 

from consciousness as condition is mind and body 
(the sentient body); 


from mind and body as condition are the six sense- 
bases; 


from the six sense-bases as condition is sensory 
contact; 

from sensory contact as condition is feeling; 

from feeling as condition is craving; 

from craving as condition is grasping; 


from grasping as condition is a way of being; 

from a way of being as condition is birth; 

from birth as condition is old age and dying, grief, 
lamentation, physical pain, unhappiness and distress 
come into being. 


Such is the origin of this whole bundle of suffering. 


And what, monks, is the Truth that is the cessation of 
the painful? From the fading away without remainder of 
ignorance is the cessation of the volitional activities; 
from the cessation of the volitional activities is the 
cessation of consciousness; 

[etc., until we come to:] from the cessation of birth, 
old age and dying, grief, lamentation, physical pain, 
unhappiness and distress cease. 

Such is the cessation of this whole bundle of 
suffering. 


802 





đương với chân lý thánh thứ hai, nguyên nhân của khô 
(dukkha), trong khi khía cạnh diệt thì tương đương với 
chán lý thánh thứ ba là sự chám dứt khó. 

Đoạn thứ hai sử dụng mô hình bón chân lý thánh 
(bản chát của khó, nguyên nhân của khó, sự chám dứt 
khó và cách dứt khó dau) cho mỗi chi của lý tương 
quan (không áp dung cho chi đầu). 


Này các Ty-kheo, sự thật về nguyên nhân khó dau là 
gi? 


Vô minh tao duyên cho hành; 
hành làm duyên cho thức; 
thức duyên cho danh sắc; 
danh sắc duyên cho sáu nhập; 


sáu nhập duyên cho xúc; 
xúc duyên cho thọ; 

thọ duyên cho ái; 

ái duyên cho thủ; 


thủ duyên cho hữu; 

hữu duyên cho sanh; 

sanh duyên cho già, chết, buồn rầu, thiểu não, đau 
đớn, lo lắng, vô vọng, sinh ra. 


Như thé là tất cả nguyên nhân của khó uán. 


Này các Tỳ-kheo, chân lý về kết thúc khổ đau là gì? 
Từ sự chấm dứt không còn dư sót của vô mnh là sự 
kết thúc của các hành động tạo tác; từ sự kết thúc của 
các hành động tạo tác là sự kết thúc của thức; 

[V.v... dén:] từ sự kết thúc của sanh thì già, chết, 
buồn rầu, thiểu não, đau đón, lo lắng, vô vọng đều kết 
thúc. 

Như thé là sự kết thúc của tất cả nhóm khó dau này. 








Titthàyatana Sutta: Anguttara-nikaya 1.177, dịch Anh 
P.H. 


Từ tập khởi của vô minh là tập khởi của các hành; từ 
diệt tận của vô minh là sự diệt của các hành. 

Thánh đạo tám chỉ này chính là con đường dẫn đến 
sự diệt tận của các hành. Từ tập khởi của các hành là 
tập khởi của thức; từ diệt tận của các hành là diệt tận 
của thức. ... 


Paccaya Sutta: Samyutta-nikaya 11.43, dịch Anh P.H. 
Th.159 Giải thích các chi duyên khởi 


Đoạn này giải thích một số chi. 


Và, này các tỳ-kheo, thủ là gì? Có bốn thủ này: dục 
thủ, kiên thủ, giới câm thủ, ngã luận thủ. Đây gọi là 
thü.941 


. Và, này các ty-kheo, danh sác là gi? Tho, tưởng, 
tư, xúc, tác ý: đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc sở 
tạo từ bốn đại: đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh và 
đây là sắc, gọi chung là danh sắc. 


Và, này các tỳ-kheo, thức là gì? Này các tỳ-kheo, có 
sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. 


Và, này các tỳ-kheo, hành là gì? Có ba hành này: 
thân hành, ngữ hành, ý hành. Đây gọi là hành.942 





Titthàyatana Sutta: Anguttara-nikaya |.177, trans. 


P.H. 


From the arising of ignorance is the arising of the 
volitional activities; from the cessation of ignorance is 
the cessation of the volitional activities. 

This noble eightfold path is itself the way leading to 
the cessation of the volitional activities. From the 
arising of the volitional activities is the arising of the 
consciousness; from the cessation of the volitional 
activities is the cessation of consciousness. ... 


Paccaya Sutta: Samyutta-nikàya 1.43, trans. P.H. 


Th.159 Explanation of the links of dependent 
arising 


This passage explains some of the links. 


And what, monks, is grasping? There are these four 
kinds of grasping: grasping at sensual pleasures, 
grasping at views, grasping at rules and vows, and 
grasping at a doctrine of Self. This is called 


grasping.940 


. And what, monks, is mind and body (literally, 
name and form)? Feeling, perception, volition, contact 
and attention: this is called mind. The four great 
elements and the form derived from them: this is called 
body. Thus this mind and this body are together called 
mind and body. 


And what, monks, is consciousness? There are these 
Six kinds of consciousness: eye-consciousness, ear- 
consciousness, nose-consciousness, tongue- 
consciousness, body-consciousness, mind- 
consciousness. This is called consciousness. 


And what, monks, are the volitional activities? There 
are these three kinds of volitional activities: bodily, 
verbal and mental volitional activities. These are called 


the volitional activities. 4 


803 





(Kinh Sở y xứ: Kinh Tăng chi |. 177, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


Từ sự sinh ra của vô minh là su sinh ra của các hành 
động tao tác. Từ sự kết thúc của vô minh là sự kết thúc 
của các hành động tạo tác. 

Đạo thánh tám ngành là sự kết thúc của các hành 
động tạo tác. Từ sự sinh ra của các hành động tạo tác 
là sự sinh ra của các thức. Từ sự kết thúc của các 
hành động tạo tác là sự kết thúc của các thức... 


(Kinh Duyên: Kinh Tương ung Il. 43, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.159 Giải thích các chỉ của nhân duyên 


Đoạn này giải thích một só các chi của nhân duyên. 


Này các Tỳ-kheo, chấp thủ là gì? Chấp thủ có bốn 
loại: Châp thủ khoái lạc, châp thủ quan điêm, châp thủ 
giới cám, chấp thủ ngã luận. Đây gọi là cháp thủ.8 


... Này các Tỳ-kheo, danh và sắc (nghĩa đen, tên và 
hình thức) là gì? Cảm giác, tri giác, ý niệm, xúc giác và 
các tư duy, đây gọi là danh. Bốn đại và các hình tướng 
có từ bốn đại: Đây gọi là sắc. Như thế đây gọi là danh, 
đây gọi là sắc, gọi chung là danh sắc. 


Này các Tỳ-kheo, thức là gì? Thức có sáu loại thức: 
Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tri 
giác. Đây gọi là thức. 


Này các Tỳ-kheo, hành là gì? Hành có ba loại: Thân 
hành, khẩu hành và ý hành. Đây gọi là hành. 








Này các tỳ-kheo, vô minh là gì? Không rõ biết Khổ, 
không rõ biét Khô tập, không rõ biét Khô diệt, không rõ 
biết Khổ diệt đạo tích. Đây gọi là vô minh.943 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikãya ll.3-4, dịch Anh 
P.H. 


Th.160 Thức ăn của vô minh 


Đoạn này giải thích rằng chính vô minh có điều kiện 
của nó là năm trién cái (dục, sân, hôn thüy, trao hối, 
hoài nghi; xem thêm ở *Th.125-127), và ba ác hành 
bởi thân, ngữ, y. 

Vì các hành là những biéu hiện của hành vi có y bát 
thiện, chúng được xem là thức ăn nuôi dưỡng và duy tri 
vô minh, thiếu tuệ quán, đó là căn bản sở y cho các 
hành vi (nghiệp) thiện và bắt thiện của chúng sanh 
chưa giác ngộ. 


Đáng chú ý trong số các yếu tố làm thức ăn cho bắt 
thiện hành là phi như lý tác ý: chỉ tác ý, hay chú ý, đến 
những án tượng ngoại hiện; trái ngược với như lý tác ý 
(xem *Th.130): sự chú ý thám sát vào bên dưới vé 
ngoài của hiện tượng và tìm cách tháu hiểu các sắc 
thái sâu hơn và nguyên nhân của chúng. 


Này các tỳ-kheo, điều này được nói: 'Biên tế tối sơ 
của vô minh không được biết, như nói rằng trước đó 
không có vô minh và sau đó nó mới có. Nhưng, này 
các tỳ-kheo, điều này được nói đến, và cũng được biết 
đến; đó là, y tha duyên tánh vô minh. 

Ta nói, này các ty-kheo, vô minh có thức ăn:... năm 
triền cái. 

Năm triền cái cũng có thức ăn:... 
ngữ, ý). 

Ba ác hành cũng có thức ăn:... 
căn. 

Sự không chế ngự các căn cũng có thức ăn:... 


ba ác hành (thân, 
không chế ngự các 


không 





And what, monks, is ignorance? Not truly knowing 
the painful, not truly knowing the origination of the 
painful, not truly knowing the cessation of the painful, 
not truly knowing the way going to the cessation of the 


painful. This is called ignorance.942 


Vibhanga Sutta: Samyutta-nikaya 11.3—4, trans. P.H. 


Th.160 What feeds ignorance 


This passage explains that ignorance is itself 
conditioned by the five hindrances (desire for sensual 
pleasures, ill- will, dullness and lethargy, restlessness 
and worry, and vacillation, on which, see *Th.125—127), 
and these by misconduct of body, speech and mind. 

As the latter are unwholesome forms of volitional 
activities, these can be seen to feed back and nurture 
the ignorance or lack of direct insight, which is the 
background condition for both bad actions and the 
good actions of those who have not yet attained 
awakening. 


Notable among the factors feeding bad conduct is 
unwise attention: attention to surface impressions. This 
is the opposite of wise attention (see *Th.130): probing 
attention that looks below the superficial appearance of 
things and seeks to understand the deeper aspects and 
causes of things. 


Monks, this is said: 'A first point of ignorance is not 
seen, such that before then there was no ignorance 
and afterwards it came into being. Nevertheless, 
ignorance has a specific condition. 


| say, monks, that ignorance has a nutriment: ... the 
five hindrances. 
The five hindrances also have a nutriment: ... the 


three kinds of misconduct (by body, speech and mind). 
The three kinds of misconduct also have a nutriment: 
.. hon-guarding of the sense faculties. 
Non-guarding of the sense faculties also has a 


804 





Này các Ty-kheo, vô minh là gì? Không nhận thức 
đúng vé khó đau, không nhận thức đúng vé nhân của 
khô, không nhận thức đúng vê con đường châm dứt 
khó đau. Đây gọi là vô minh. 


(Kinh Phân tích: Kinh Tương ưng II. 3-4, do P.H. dich 
tiếng Anh). 


Th.160 Thức ăn của vô minh 


Đoạn này giải thích vô minh có nguón cũng là năm 
trién cái (dục, sân, hôn trầm, trao hói, hoài nghi: xem 
thêm ở *Th.125-127) và ba hành vi bát thiện bởi thân, 
khẩu và ý. 

Khi cách hành vi đó là những hành vi bắt thiện, 
chúng được xem là thức ăn nuôi dưỡng và duy trì vô 
minh, thiếu trí tuệ quán chiếu, nên hành là nơi nương 
tựa căn bản vào cho các hành vi bắt thiện và thiện của 
chúng sanh chưa giác ngộ. 


Điều chú ý là trong những yếu tố nuôi lớn hành vi ác 
là tác ý không sáng suốt: chỉ chú ý đến những án ipd 
bé mát; Điêu này trái với như lý tác ý (xem*Th. 190): |. 
sự chú tám xem xét vào chiêu sáu của hiện tượng bên 
ngoài và tìm cách dé tháu suốt các sắc thái sâu xa hơn 
và nguyên nhân của chúng. 


Này các Tỳ-kheo, điều này được nói là: “Không thể 
biết được khởi điểm của vô minh, như đã đề cập trước 
đó vô minh không có và sau nó mới có." Tuy nhiên, vô 
minh có một tương quan đặc biệt. 


Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng vô minh có nguồn 
dưỡng chát... là năm trián cái. 

Năm trián cái cũng có thức ăn:... 
(bởi thân, khẩu và y). 

Ba hành bắt thiện cũng có thức ăn:.. 
giác quan. 

Buông lung các giác quan cũng có thức ăn:... 


ba hành bắt thiện 
Buông lung các 


thiếu 








chánh niệm chánh tri. 


Không chánh niệm chánh tri cũng có thức ăn:... 
như lý tác ý. 

Phi nhu lý tác ý cũng có thức ăn:... 

Không có tín cũng có thức ăn:... 
pháp. 

Không nghe diệu pháp cũng có thức ăn:... 
thân cận thiện sĩ. 


phi 


không có tín. 944 
không nghe diệu 


không 


Avijjà Sutta: Anguttara-nikãya V.113, dịch Anh P.H. 


Th.161 Thức trợ duyên dẫn khởi và duy tri đời 
sóng mới 


Trong đoạn *Th.159 ở trên, rõ ràng 'danh sác' (thân 
và tâm) chỉ cho tô chức tâm sinh lý (đại khái tương 
đương với bốn uán đầu trong năm uán), các phẩm tánh 
danh sắc tác thành khả năng giác tri: thân có căn. 

Đoạn dưới đây cho thấy thức là điều kiện then chốt 
cho danh-sắc thuận lợi phát sanh và tăng trưởng trong 
thai mẹ, bởi dòng tương tục của thức đời trước, và tiếp 
tục duy trì nó hoạt bát trong đời này. 


'Nếu thức không nhập thai mẹ, danh sắc có tăng 
trưởng ở đó không?” ‘Không thể, bạch Thế Tôn.’ 'Hay 
nếu thức nhập thai mẹ, rồi xuất ly, danh sắc có phát 
sanh trong đời hiện tại khóng?' 'Không thể, bạch Thé 
Tôn.’ 

Và nếu thức của hài nhi, trai hoặc gái, bị đoạn, thì 
danh sắc có thể lớn lên, trưởng thành và thạnh mãn 
được không?' 'Không thé, bạch Thế Tón.' 'Do vậy, này 
Änanda, chính cái này, tức là thức, là nhân, là duyên 
do, là tập khói, và là duyên của danh sắc..... 


Mahã-nidãna Sutta: Digha-nikaya 1.63, dich Anh P.H. 





nutriment: lack of mindfulness and clear 


comprehension. 


Lack of mindfulness and clear comprehension also 
has a nutriment: ... unwise attention. 
Unwise attention also has a nutriment: ... 


faith.949 


Lack of faith also has a nutriment: ... 
good Dhamma. 

Not hearing the good Dhamma also has a nutriment: 
.. hot associating with good and wise persons. 


lack of 


not hearing the 


Avijjà Sutta: Anguttara-nikaya V.113, trans. P.H. 


Th.161 Consciousness helps spark off and 
sustains a new life 


In passage *Th.159 above, it is clear that 'mind and 
body' stands for the psycho-physical organism (roughly 
equivalent to the first four of the five categories of 
existence), the body and mental qualities that bring 
sentience: the sentient body. 

The passage below shows that consciousness is a 
key condition for this by facilitating its origin and 
development in the womb, by the in-flow of a stream of 
consciousness from a previous rebirth, and continuing 
to help enliven it in life. 


If consciousness were not to descend into the 
mothers womb, would mind and body become 
constituted there? No, venerable sir? “Or if 
consciousness, having descended into the mother's 
womb, were to turn aside from there, would mind and 
body be produced in this present life?' 'No, venerable 
sir.' 

And if consciousness of one yet young, boy or girl, 
were cut off, would mind and body come to growth, 
development and maturity? No, venerable sir. 
"Therefore, Ananda, just this, namely consciousness, is 
the cause, ground, origin and condition of mind and 
body. ... 


Mahà-nidàna Sutta: Digha-nikaya 11.63, trans. P.H. 
805 





váng chánh niém, chánh trí. 


Thiếu chánh niệm, chánh trí cũng có thức ăn:... tác ý 
không khôn khéo. 

Tác ý không khôn khéo cũng có thức ăn:... thiếu 
vắng tín tâm.9 

Thiếu vắng tín tâm cũng có thức ăn:... không nghe 
diệu pháp. 

Không nghe diệu pháp cũng có thức ăn:... là không 


thân cận với bậc trí hiền. 


(Kinh Vô minh: Kinh Tăng chi V. 113, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.161 Thức trợ duyên dẫn khởi và duy trì đời 
sông mới 


Trong đoạn "Th. 159 ở trên, rõ ràng là “danh và sắc" 
tiêu biéu cho tỗ hợp tám sinh lý tồn tại (đại khái tương 
đương với bón nhóm đầu trong năm nhóm tâm vật ly), 
tính chát của danh sắc hinh thành năng lực tri giác: 
thân giác tri. 

Đoạn dưới đây cho thấy thức là điều kiện quan trọng 
cho danh sắc thuận lợi hình thành và phát triển trong 
thai mẹ, bởi dòng tâm thức tương tục từ kiếp trước và 
duy trì cho nó sinh động tiếp tục trong kiếp này. 


“Nếu thức không nhập vào thai mẹ thì danh sắc (tâm 
trí và thân thể) có được thành lập không?” “Không thể, 
bạch Thế Tôn,” “Hoặc thức nhập thai mẹ rồi xuất ra thì 
danh sắc có hình thành trong đời hiện tại không?” 
“Không thể, bạch Thế Tôn.” 

Và nếu thức của thai nhi trai hay gái bi đứt đoạn thì 
danh sắc có lớn lên, phát triển và trưởng thành được 
không?” “Không thể, bạch Thế Tôn.” Vì vậy, này 
Ananda, chính cái goi là thức này, là nguyên. nhân, là 
nền tảng, là sinh khởi và duyên của danh sác.. 


(Đại kinh về Duyên: Kinh Trường bộ II. 63, do P.H. 








Th.162 Xúc 


Đoạn này cho thấy rằng xúc’ không phải là tụ hội 
đơn thuần của giác quan và đối tượng của nó, mà còn 
gồm cả thức, thức thu nhận; do đó bán chất của nó là 
kích thích giác quan hoặc sự kích động đối tượng cảm 
quan trong tâm. 

Một đoạn trong Digha-nikãya II.62 giải thích rằng xúc 
có hai loại: tăng ngữ xúc’ phụ thuộc vào tám gọi tên, 
và là xúc từ việc nghe những lời có ý nghĩa hoặc từ ý 
nghĩa tương ưng với các đối tượng khác; "hữu đối xúc’ 
phụ thuộc vào sắc có đối kháng, và là xúc trực tiếp 
ngoại giới với các căn. 


Nhãn thức, này các tỳ-kheo, do duyên đến mắt và 
các sắc, nhãn thức phát sanh; sự tụ hội của bộ ba này 
là xúc... 

[tương tự với các căn khác]. 


Loka Sutta: Samyutta-nikaya lII.73, dịch Anh P.H. 


Th.163 Những phản hôi với cảm thọ 


Trong khi ta không thé không có những cảm tho khởi 
sự phát sinh do xúc của căn-cảnh-thức, nhưng mức độ 
ái (và loại cảm thọ đi kèm) đáp ứng những cảm thọ này 
là có thé bién cải. 

Mọi người rất xem trọng cảm thọ, khao khát sự dễ 
chịu, cô găng đầy đi những thứ khó chịu, và thờ o hoặc 
mê hoặc đối với cảm thọ trung dung. 


Khi được xúc bởi cảm thọ lạc, nếu vị ấy hoan hỷ, tán 
thán, ái nhiễm, đình trú với nó, vị ấy có tham tùy miên 
tùy tăng. Khi được xúc bởi cảm thọ khổ, nếu vị ấy sầu 
muộn, bi thương, than khóc, dám ngực, bát tỉnh, vị ấy 
có sân tùy miên tùy tăng. 

Khi được xúc bởi cảm thọ không khổ không lạc, nếu 
vị ấy không biết như thật sự tập khởi, sự diệt tận, vị 





Th.162 Sensory contact 


This passage shows that 'contact' is not a bare 
meeting of a sense and its object, but also involves 
consciousness, conscious registration; hence its nature 
is that of sensory stimulation or the impingement of a 
sense-object on the mind. 

A passage at Digha-nikaya II.62 explains that contact 
has two aspects to it: 'designation-contact' depends on 
the naming mind, and is the contact resulting from 
hearing meaningful words or from meaning associated 
with other objects; 'resistance-contact' depends on 
material form, and the direct contact of the external 
material world with the physical senses. 


Eye-consciousness, your  reverences, arises 
conditioned by eye and visual forms; the meeting of the 
three is contact; from contact as condition is feeling ... 

[then parallel statements for the other sense- 
channels are given]. 


Loka Sutta: Samyutta-nikàya 11.73, trans. P.H. 


Th.163 Responses to feeling 


While one cannot help what feelings initially arise 
from sensing something, the extent of craving (and type 
of accompanying feeling) in response to them is 
modifiable. 

People take feeling very seriously, thirsting for the 
pleasant, trying to push away the unpleasant, and 
having an attitude of indifference or confusion towards 
the neutral. 


When one is touched by pleasant feeling, if one 
delights in it, welcomes it, and remains holding on to it, 
then the underlying tendency to attachment lies within 
one. When one is touched by painful feeling, if one 
Sorrows, grieves and laments, weeps beating one's 
breast and becomes distraught, then the underlying 
tendency to aversion lies within one. 


806 





dich tiéng Anh). 
Th.162 Xúc 


Đoạn dưới đây chi ra rằng “xúc” không chỉ là sự gặp 
gỡ đơn thuán giữa giác quan và đối tượng của nó, mà 
còn bao góm có thức, thức tiếp nhận; do đó bản chát 
của nó là khích động giác quan hay ảnh hưởng đến đối 
tượng của giác quan trong tâm. 

Một đoạn trong Kinh Trường bộ II. 62 giải thích rằng 
tiếp xúc có hai loại; “tiếp xúc danh xưng” (“designation- 
contact") tùy thuộc vào tên mà tám goi và là xúc là kết 
quả của việc nghe ý nghĩa của từ ngữ hoặc nghe từ ý 
nghĩa tương đương với đối tượng khác; “tiếp xúc đối 
kháng” ('resistance-contact, hữu đối xúc”) tùy thuộc 
vào sắc chất và sự xúc chạm trực tiếp bên ngoài với 
các giác quan. 


Thức của mắt, này các Tỳ-kheo, khởi sinh do bởi mắt 
và các hình tướng, thị giác phát sinh; sự gặp gõ của bộ 
ba này là xúc; từ xúc duyên cho thọ... 

Nương tự với những căn khác]. 


(Kinh Thế giới: Kinh Tương ưng II. 73, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.163 Những đáp ứng với cảm xúc 


Trong khi chüng ta không thé ngăn những cám xúc 
phát sinh từ xúc chạm một cái gì đó, nhưng quy mô của 
tham ái (và các loai cảm xúc kèm theo) phản hôi những 
cảm xúc này có thé biến đỗi. 

Mọi người đánh giá cao cám xúc, tìm câu sự hài lòng, 
tránh xa các thứ không ưa, là thờ ơ hoặc bối rối với 
cảm xúc trung tính (không vui không buôn). 


Khi cảm thấy vui thích, nếu vị ấy hài lòng, thích ý, 
mời gọi, dính mắc với nó, là vị ấy bị chi phối bởi 
khuynh hướng tham ái ngủ ngầm ở bên trong. Khi vị ấy 
cảm thấy thọ khổ, nếu vị ây buồn ráu, thiểu não, bi 
thương, đắm ngực và quán trí, là vi áy bi chi phói bói 
khuynh hướng sân hận ngủ ngầm ở bên trong. 

Khi vị cảm thấy cảm thọ không vui, không buồn, nếu 








ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cảm thọ ấy, vị ấy 
có vô minh tùy miên tùy tăng.945 


Chachakka Sutta: Majjhima-nikaya III.285, dịch Anh 
P.H. 


Th.164 Bán tánh của hữu 


Đoạn này giải thích có ba hữu hay ba "thé cách tôn 
tại”, hoặc những biểu hiện của nhát thé tương ứng với: 
dục giới là lãnh vực tôn tại của hầu hết các sinh loại, và 
sắc giới cùng vô sắc giới, vốn là hai nhóm thiên giới và 
trạng thái định dẫn đến tái sinh nơi đó. 

Đây là ba hữu, nghiệp và quả dị thục trong các loại 
lái sanh. 


“Được nói là “hữu, hữu”; cho đến mức nào, bạch Thé 
Tôn, gọi là hữu?” 


'Này Ananda, nếu khóng có nghiép và quá chín muói 
trong dục giới, mà có thé biết được dục hữu không?” 
'Không thể, bạch Thế Tôn.” 

Như vậy, này Ananda, với các chúng sanh bị trói 
buộc bởi ái, bị che láp bởi vô minh, với nghiệp là ruộng, 
thức làm hạt giống, ái làm sự tám ướt, thời thức được 
an lập trong cõi thấp kém. Như vậy, này Ananda, có 
hữu. 

[Lặp lại tương tợ cho các cõi sắc và vô sắc và các 
hữu bậc trung và bậc thượng] 


Bhava Sutta: Anguttara-nikaya 1.223, dịch Anh P.H. 


Th.165 Ai tháy Pháp, tháy duyén khói 


Đoạn này cho thấy pháp duyên khởi cốt yếu như thé 





When one is touched by neither-painful-nor-pleasant 
feeling, if one does not understand it as it really is — the 
origination, the disappearance, the gratification, the 
danger, and the transcending in regard to that feeling 
then the underlying tendency to ignorance lies within 

ne. 544 


Chachakka Sutta: Majjhima-nikāya 111.285, trans. P.H. 


Th.164 The nature of a way of being 


This passage explains that there are three ‘ways of 
being' or forms of identity, which relate respectively to: 
the realm of sensual desire, in which most kinds of 
beings live, and the elemental form and formless 
realms, which are both groups of heavens and the 
meditative states which lead to rebirth in them. 

These are three ways of being and acting and their 
leading towards certain kinds of rebirths. 


"They say "way of being, way of being"; 
venerable sir, is there a way of being?' 


in what way, 


'Ananda, if there were no karma to ripen in the realm 
of sensual desire, would there be known the sensually 
desiring way of being?' 'Surely not, venerable sir.' 

‘Thus, Ananda, for beings fettered by craving and 
hindered by ignorance, with karma the field, 
consciousness the seed, craving the moisture, 
consciousness is supported in an inferior realm Thus, 
Ananda, there is a way of being. ... 

[This is then repeated for the form and the formless 
realms and ways of being, which are respectively a 
middling and a superior realm.] 


Bhava Sutta: Anguttara-nikãya 1.223, trans. P.H. 


Th.165 One sees the Dhamma 
dependent arising 


in seeing 


This passage shows how central the teaching of 


807 





vị ấy không biết nhu thật sự, đó là sự sinh khởi, sự 
biến mắt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, là vị áy 
có bị chi phối bởi khuynh hướng vô minh ngủ ngầm ở 


bên trong. Í 0 


(Kinh Sáu sáu: Kinh Trung bộ II. 285, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


Th.164 Bàn chất của hiện hữu 


Đoạn này giải thích rằng có ba hình thức “hiện hữư 
hoặc ba phương thức tồn tại, tương ứng như sau: cõi 
dục là nơi tồn tại của háu hết các loài, cõi sắc và cõi vô 
sắc là hai trạng thái định dẫn đến tái sinh vào hai cõi 
đó. 

Đây là ba loại hiện hữu, nghiệp và quả dẫn đến các 
loại tái sinh nhất định. 


“Được gọi là "hiện hữu, hiện hữu,” bằng cách nào, 


bạch Thê Tôn, gọi là hiện hữu?.” 


“Này Ananda, Nếu không có nghiệp và quả chín muói 
trong cõi dục thì có thé biết được sự hiện hữu của dục 
không?.” “Chắc chắn không thể, bạch Thế Tôn.” 

“Như thé, này Ananda, với các chúng sanh bị trói 
buộc bởi tham ái và che chắn bởi vô minh, với nghiệp 
là ruộng đất, thức là hạt giống, tham ái là sự tưới âm 
thì thức bị an lập trong cảnh giới xấu. Như vậy, này 
Ananda, có sự hiện hữu. ... 

[Điều này được lập lại tương ứng với cõi sắc, vô sắc 
và các sự hiện hữu ở cõi trung và cõi thượng giói.] 


(Kinh Hiện hữu: Kinh Tăng chỉ |. 223, do P.H. dich 
tiêng Anh). 


Th.165 Ai thấy pháp, người ấy thấy lý tương quan 


Đoạn này chi cho thấy trung tâm của lý tương quan 








nào, vi dé thấy nó bằng tué giác tức là thấy Pháp, hiểu 
là Nguyên hình Căn bản của thực tại. 

Trong Nguyên hình Căn bán phó quát tức là Lý Pháp 
(duyên sanh), các nguyên hình đặc biệt, hay Sự pháp 
(duyên dĩ sanh), lưu xuát thành các thường pháp, hay 
các nguyên hình chuẩn thường, hỗ tương làm duyên 
cho nhau trong hợp thê theo từng tập hợp. 

Chúng không tự tôn tại riêng biệt, mà sinh khởi tùy 
loại từ tụ các pháp đặc biệt duy trì chúng. Đoạn này 
cũng cho tháy sự liên hệ duyên khởi với bón Thánh dé. 


Điều này đã được Thế Tôn nói: 'Ai thấy lý duyên 
khởi, người ấy thấy Pháp; ai thấy Pháp, người ấy thấy 
lý duyên khởi." 

Và đây là pháp do duyên mà sinh khởi, tức là năm 
thủ uán.946 Dục, chấp tàng, ái kết, đắm trước trong 
năm thủ uẫn này là tập khởi của khổ. 

Chế ngự dục tham, đoạn trừ dục tham trong năm thủ 
uán này là diệt tận của khó. 


Mahã-hatthipadopama Sutta: Majjhima-nikaya 1.191, 
dịch Anh P.H. 


Th.166 Duyên khởi thâm áo 


Đoạn này nhắn mạnh tính uyên áo và khó thấy của 
pháp duyên khói này (xem thêm *Th. 19). 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ananda bạch Phật: 'Hy 
hữu thay, bạch Đại Đức, kỳ diệu thay, bạch Đại Đức, 
cho đến mức ấy, giáo pháp duyên khởi này thật thâm 
thúy, và hiển hiện cũng thâm thúy. Nhưng với con, giáo 
pháp này thật minh bạch, hết sức minh bạch.” 


'Chớ có nói vậy, này Ananda. Chó có nói vậy. Duyên 
khói này thật thâm thúy, hién hiện cũng thâm thúy. 

Chính vì không tỏ ngộ, không thông đạt duyên khởi 
đời này như một cuộn chỉ rối, một ống chỉ rối, như đám 
bén cỏ và lau sậy, và không thé nào vượt ra khói khó 





dependent arising is, as to see it with insight is to see 
the Dhamma, the Basic Pattern of reality. 

Within the overall Basic Pattern that is Dhamma, 
specific basic patterns (dhamma) flow into and nurture 
each other in complex, but set, regular patterns. 

They do not exist on their own, but arise in specific 
ways from the particular cluster of dhammas which 
sustain them. The passage also shows the connection 
of the doctrine to that on the four Truths of the Noble 
Ones. 


Now this has been said by the Blessed One, 'Who 
sees dependent arising sees the Dhamma; who sees 
the Dhamma sees dependent arising.’ 


And these five grasped-at categories of existence? 49 
are dependently arisen. The desire for, settling on, 
inclination towards and holding on to these five 
grasped-at categories are the origin of the painful. 

The removal of desire and attachment, the 
abandonment of desire and attachment for these 
grasped-at categories is the cessation of the painful. 


Mahà-hatthipadopama Sutta: Majjhima-nikaya 1.191, 
trans. P.H. 


Th.166 Dependent arising as profound 


This passage emphasizes the profound and hard to 
see nature of the subject of this teaching (see also 
*Th. 13). 


After sitting down Ananda said to the Blessed One: 
‘Its amazing, sir, it's wonderful, sir, how profound this 
dependent arising is, and how profound it appears to 
be. Yet to me it seems so very clear.’ 


'Don't say so Ananda. Don't say so. Profound is this 
dependent arising, and profound it appears to be. 

It is because of not understanding and not 
penetrating this teaching that this generation is like a 
tangled skein, a knotted ball of string, like matted 


808 





nhu thé nào, khi tháy báng tué giác tức là thấy pháp, là 
tháy khuón máu cơ bản cua thực tai. 

Trong khuón máu co bán tông thể đó là giáo pháp, 
các khuôn mẫu co bản cụ thé (dhamma) chảy vào và 
nuôi dưỡng lẫn nhau trong các khuôn mẫu phức tạp, 
nhưng được thiết lập, là các khuôn mẫu chuẩn mực, 
xác định. 

Chúng không tự tôn tại riêng lẻ, mà phát sinh theo 
những cách cụ thé từ tô hợp các pháp (dhammas) cụ 
thé duy trì chúng. Đoạn này cũng cho thấy mối liên hệ 
của lý tương quan với bón chân lý thánh. 


Điều này đã được đức Thế Tôn giảng dạy: “Ai thấy lý 
tương quan, người đó thấy được giáo Pháp 
(Dhamma); ai tháy giáo Pháp, người ấy thấy lý tương 
quan.” 

Chấp vào năm nhóm tâm vật lý (ngũ thủ uẫn) †Í trong 
phạm trù của hiện hữu là pháp tương quan. Tham dục, 
chấp trước, ái nhiễm, dính mắc trong chấp vào năm 
nhóm tâm vật lý này là nguyên nhân của khổ. 

Loại trừ tham dục, chấp trước, kết thúc tham dục và 
chấp trước trong năm nhóm tâm vật lý này là sự kết 
thúc của khổ. 


(Đại kinh Ví dụ dấu chân voi: Kinh Trung bộ I. 191, 
do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.166 Lý tương quan siêu việt 


Đoạn kinh này nhắn mạnh tính thâm thúy và khó hiễu 
của chủ dé lý tương quan được dạy (xem”Th. 19). 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ananda bạch Phát: 
“Bạch đức Thế Tôn, thật là ngạc nhiên, thật là kỳ diệu 
sự thật mầu nhiệm là pháp lý tương quan, thật thâm 
sâu là sự xuất hiện của pháp lý tương quan. Nhưng đối 
với con, giáo pháp này rất là rõ ràng.” 


“Đừng nói nhu thé Ananda, chớ nói như thé. Lý 
tương quan này thâm sáu, sự biéu hiện cũng thâm 
sâu. 

Chính vì không hiểu thấu, không thám nhuàn lý 
tương quan mà đời này như một ông chỉ rôi, cuộn dây 








xứ, ác thú, đọa xứ, vòng luân hồi. 


Mahà-nidàna Sutta: Digha-nikãya 11.55, dịch Anh 
P.I P: 


Th.167 Duyên khói là quy luật tôn tai được Phát 
khám phá 


Trong đoạn này, chuỗi duyên khởi được xem như là 
một thực tại mà Phật phát hiện ra, sau đó chỉ dạy cho 
người khác. Đó là một nguyên lý của quy luật nhân 
quả, một Ly Pháp (Dhamma). 


Này các ty-kheo, duyên khởi là gi? Này các ty-kheo, 
do duyên là sanh mà có già, chết. 

Dù các Như Lai có xuất hiện trong thế gian, hay 
không xuất hiện trong thế gian, giới ấy là thường trụ, là 
pháp trụ tánh, pháp quyết định tánh, y tha duyên tánh. 


Như Lai đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng pháp ấy. 
Sau khi đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng, Như Lai 
công bó, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, khai thị, phân 
biệt, xiên minh pháp ấy. 

[Tương tự với các liên kết khác trong công thức 
chuẩn của duyên khởi.] 


Paccaya Sutta: Samyutta-nikàya 11.25, dich Anh 
E:D:E: 


Th.168 Thế gian là dòng tương tục duyên sinh, 
không thực hữu, nhưng cũng không phải ảo giác 
phi hữu 


Đoạn này nhắn mạnh rằng vì thế gian là một dòng 
tương tục duyên sinh, khởi và diệt, và toàn bộ dòng 
tương tục này có thé được siêu việt trong tịch diệt Niết- 
bàn, cho nên thật không thích hợp dé thấy thé giới, 
hoặc các hiện tượng hợp thành thế giới, như là các 
thực thé chắc thật, thực hữu, hoặc tháy là hoàn toàn ảo 
(xem *M.63 và *V.32). 





rushes and reeds, and does not go beyond the woeful 
state, the bad destiny, the abyss, the wandering cycle. 


Mahà-nidàna Sutta: Digha-nikaya 11.55, trans. P.D.P. 


Th.167 Dependent arising as an ongoing 
regularity discovered by the Buddha 


In this passage, the dependent arising sequence is 
seen as a reality which a Buddha discovers, then 
teaches others about. Ilt is a principle of causal 
regularity, a Basic Pattern (Dhamma). 

What monks ¡is dependent arising? Monks, 
conditioned by birth is decay and death. 

Whether Tathagatas are born or Tathagatas are not 
born, that element has certainly stayed, the fact that 
things have stayed (as such), the regularity of 
phenomena, specific conditionality. 


The Tathagata becomes fully awakened to it and fully 
realizes it. Having become fully awakened and having 
fully realized, he informs, teaches, lays down, 
establishes, reveals, analyses, makes it plain and says, 
‘Look. 

[So also with the other connections of the standard 
formulation of dependent arising.] 


Paccaya Sutta: Samyutta-nikāya 11.25, trans. P.D.P. 


Th.168 The world as a stream of conditioned 
processes that lacks substantial existence but is 
not a non-existent illusion 


This passage emphasizes that as the world is a 
stream of conditions arising and passing away, and the 
whole of this can be transcended in the cessation that 
is nirvana, it is inappropriate to see the world, or the 
phenomena that comprise it, either as solid, substantial 
entities or as complete illusions (cf.*M.63 and *V.32). 

The truth lies in the middle. Dependent arising is a 


809 





rối, như đám bên cỏ và lau sậy và không thể nào thoát 
được tình trạng khó đau, số phận hám hiu, địa ngục, 
vòng lang thang luân hồi. 


(Đại kinh vé Duyên: Kinh Trường bộ II. 55, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.167 Lý tương quan là quy luật tồn tại được 
Phật khám phá 


Trong đoạn này, chuỗi tương quan được xem như là 
một thực tại mà Phật khám phá ra, sau đó truyền dạy 
cho người khác. Đó là trọng tâm của quy luật nhân quả, 
khuôn mẫu cơ bản (giáo pháp) 


Này các Ty-kheo, lý tương quan là gi? Này các Tỳ- 
kheo, vì có sanh nên có già chết. 

Dù các Như lai có xuất hiện hoặc các Như Lai không 
xuất hiện ở đời thì nguyên lý sinh diệt ấy tất nhiên vẫn 
tồn tại, mọi thứ vẫn tồn tại như chúng đang là (như 
thế), ké cả mọi nguyên lý của thế giới hiện tượng với 
những điều kiện cụ thé riêng biệt. 


Như lai đã là bậc giác ngộ hoàn toàn và thấu triệt tất 
cả. Sau khi đã giác ngộ hoàn toàn và thấu triệt tất cả, 
Như Lai tuyên bố, truyền dạy, chỉ thị, thiết lập, khai thị, 
phân tích và xiên dương giáo pháp và day: “Hãy thấy.” 

[Tương tự với các liên kết khác trong mô thức chuẩn 
của lý tương quan.] 


(Kinh Duyên: Kinh Tương ưng I. 25, do P.D.P. dịch 
tiếng Anh). 


Th.168 Thế gian là một dòng của tiến trình Tương 
quan, không thực sự hiện hữu nhưng cũng không 
phải là ảo giác 


Đoạn này nhắn mạnh rằng vì thế gian là một dòng 
tương tục của sinh và diệt, toàn bộ dòng chuyên biến 
này có thé siêu xuất trong sự chám dứt, đó là Niét- bàn, 
thật không thích dáng dé nhìn nhận thé giới như là góm 
các hién tuong hinh thành thé giói, là hoàn toàn chác 
thật, là thật sự hiện hữu, hoặc chi là ảo giác (xem 
"M.63 và *V.32). 








Sự thật nằm ở khoảng giữa. Duyên khởi là trung đạo 
của nhận thức, cũng gióng như thánh đạo tám chỉ là 
trung dao’ của thực hành (*L.27). 


Ngồi xuống một bên, trưởng lão Kaccäyanagotta hỏi 


Thế Tôn: 'Bạch Đại Đức, được nói là “chánh kiến, 
chánh kiến”. Cho đến mức nào thì được nói chánh 
kiên?’ 


‘Này Kaccāyana, đa phần thé gian này y chỉ trên hai 
kiến, đó là, tồn tại và không tồn tại. 

Này Kaccäyana, với ai bằng chánh trí thấy như thực 
tập khởi của thế gian, với người ấy không có kiến chấp 
thế gian không tồn tại. 

Này Kaccäyana, với ai bằng chánh trí thấy như thực 
diệt tận của thế gian, với người ấy không có kiến chấp 
thế gian có tồn tại. 


Này Kaccäyana, đa phần thế gian này bị trói buộc bởi 
phan duyên, chấp thủ, tham chấp. 

Nhưng với ai không phan duyên, không chấp thủ, 
không kiên thủ đối với phan duyên, chấp thủ, tâm y xứ, 
tùy miên tham chấp, nghĩ rằng 

“(Đây là) tự ngã của tôi”, 947 với người ấy không có 
nghỉ ngờ hay phân vân về sự thật rằng cái sanh duy chỉ 
là khó đang sanh và cái diệt duy chỉ là khó đang diệt. 
Đó chính là trí không y duyên ai khác. Cho đến như 
vậy, nói là chánh kiến. 


Này Kaccäyana, thấy rằng tất cả tồn tại, là một cực 
đoan. Thấy rằng tất cả không tồn tại là cực đoan thứ 
hai. Như Lai, nhắm theo hai cực đoan ấy, mà thuyết 
pháp theo trung đạo: vô minh là duyên cho các hành... 

[Các chi khác trong chuỗi duyên khởi được nêu tiếp 
theo.] 

Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó uán này. Do 
vô minh diệt không dư tàn, các hành diệt... Như vậy là 
diệt tận của toàn bó khó uán này. 





‘middle’? way of understanding, just as the noble 
eightfold path is a ‘middle way’ of practice (*L.27). 


Seated on one side Venerable Kaccayanagotta 
asked the Blessed One: ‘Sir, it is said "right view, right 
view". In what terms does a view become right?' 


'Kaccayana, (people of) the world do indeed largely 
cling to two standpoints, (namely), (substantial) 
existence and (complete) non-existence. 

Kaccayana, for one who sees with sound wisdom the 
arising of the world as it really comes to be, that (view 
of) the non-existence of the world does not arise. 

Kaccayana, for one who sees the cessation of the 
world with sound wisdom as it really comes to be, that 
(view of) the existence of the world does not arise. 


Kaccayana, the (people of) the world are largely 
fettered by attachment, clinging and dogmatic grasping. 

But (if) one does not resort to or firmly entertain that 
sort of attachment, clinging and the mind's underlying 
tendency to firmly get established in dogmatic grasping, 
thinking 


"(This is) my Self", 546 then one does not come to 
doubt or have perplexity about the fact that it is merely 
the painful that arises when arising and merely the 
painful that ceases when ceasing. To him it becomes 
knowledge not dependent on anyone else. In these 
terms the view becomes right. 


Kaccayana, the view that everything exists is one 
extreme. The view that nothing exists is the second 
extreme. The Tathagata, without falling into these two 
extremes, expounds his teaching in the middle: from 
ignorance as condition are the volitional activities ... 

[The other conditions in the sequence follow.] 

Such is the origin of this whole bundle of suffering. 
From the fading away without remainder of ignorance is 
the cessation of the volitional activities ... Such is the 


810 





Chán lj nàm ó trung dao, ly tuong quan là "trung 
dao" của nhận thúc, tương tự như đường thánh tám 
ngành là “trung dao" của pháp hành (*L.27). 


Trưởng lão Kaccayanagotta ngồi xuống một bên rồi 
hỏi đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, nói rằng là “tầm nhìn 
chân chánh, tầm nhìn chơn chánh.” Nhận thức ở 
chừng mực nào được xem là tầm nhìn chân chánh?” 


Này, Kaccäyana, (người) trên thế gian hầu hết bám 
dính vào tồn tại hai quan điểm, (cu thé là), (quan trong) 
tồn tại và không tồn tại. 

Này, Kaccäyana, đối với một người có trí tuệ sáng 
suốt nhìn thấy sự phát sinh của thế giới như nó thực 
sự tồn tại, rằng (cái nhìn về) sự không tồn tại của thế 
giới không phát sinh. 

Kaccayana, đối với một người có trí tuệ sáng suốt 
nhìn nhận sự diệt vong của thế giới như nó thực sự 
xảy ra, rằng (cái nhìn về) sự tồn tại của thế giới không 
xuất hiện. 


Này, Kaccayana, (người) trên thế gian hầu hết bị 
ràng buộc bởi sự luyến ái, dính mắc và chấp thủ giáo 
điều. 

Nhưng (nếu) ai không thường nuôi dưỡng hoặc kiên 
quyết nuôi vọng tưởng những loại ràng buộc bởi sự 
luyến ái, dính mắc và tâm còn bị chỉ phối bởi khuynh 
hướng ngủ ngầm trong chấp thủ giáo điều, cho rằng 

“(Đây là) Bản ngã của tói"12, rồi vị ấy không hoài 
nghỉ hay bối rối về thực tế rằng duy chỉ là cái khổ sanh, 
đang sanh và duy chỉ là cái khổ diệt, đang diệt. Đối với 
vị ấy, nó trở thành kiến thức không phụ thuộc vào bất 
kỳ ai khác. Trong những điều kiện này, quan điểm trở 
nên đúng đắn. 


Kaccayana, quan điểm cho rằng mọi thứ tồn tại đều 
là một cực đoan. Quan điểm cho rằng không có gì tồn 
tại là cực đoan thứ hai. Như Lai, không rơi vào hai thái 
cực này, giảng giải giáo lý của Ngài ở giữa: từ vô minh 
như điều kiện là các hoạt động của hành động tác ý ... 

[Các điều kiện khác trong chuỗi theo sau.] 

Đó là nguồn góc của toàn bộ khối khó đau này. Từ 
sự kết thúc không còn tàn dư của vô minh là sự kết 
thúc của các hành động tác ý. Đó là sự chấm dứt của 








Kaccäyanagofa Sutta: Samyutta-nikaya II.17, dich 
Anh P.D.P. 


Suy nghiém có phé phán vé y niém thuong dé 
sáng tao 


Đức Phát không cháp nhận có bát ky vi thần nào đã 
sáng tao thé giói hay muón loài trong dó. 

Ngài dạy rằng chư thiên trong các cõi trời cũng bị hé 
phược trong vòng tái sinh gióng như tát cả chúng sinh 
khác, và thế giới vật lý phát triển bởi luật tự nhiên, 
giống như tất cả các pháp hữu vi khác, bi chi phối bởi 
nguyên lý duyên khởi. 

Ngài nói rằng khởi thủy của luân hồi là không được 
biết rõ (*Th.55), và từ chối cháp nhận quan điềm rằng 
thé giới là không thường hàng, do vậy tắt yếu phải có 
đắng sáng tạo, cũng không thừa nhận quan điễm thế 
giới thường hằng (*Th. 20). 


Vào thời đức Phật, nhiều người xem Đại Phạm Thiên 
đã tạo ra thế gian và các chúng sinh trong đó. 

Đức Phật không phủ nhận sự tôn tại của Đại Phạm 
Thiên, người mà Ngài xem là giàu lòng từ bi, mà xem 
cả ông lẫn những người theo ông đều lám khi xem ông 
là sáng tạo chủ của thé giới. 


Đơn giản là khi bắt đầu một chu kỳ thế giới (xem 
*Th.63), Đại Phạm Thiên là người đầu tiên được tái 
sinh trong thiên giới của minh, và ông trở nên cô don, 
mong ước có được những chúng sinh khác ở đó. 


Khi những chúng sinh khác xuât hiện ở đó, ông nghĩ 


rằng ông đã tạo ra họ, mặc dù họ đã được tái sinh từ 
một cõi cao hơn, giống như ông, do phước nghiệp suy 
hao. 

Những chúng sinh khác cũng nghĩ rằng ông đã tạo ra 
họ, và khi một trong số họ được tái sinh làm người và 
phát triển năng lực thiền định, nhớ vé đời trước của 
mình, vị ấy sẽ dạy rằng Đại Phạm Thiên là sáng tạo 
chủ đời đời của những chúng sinh khác (Digha-nikàya 
L.18). 


Trong khi Phật giáo không cháp nhận một Thượng dé 





cessation of this whole bundle of suffering. 


Kaccáayanagotta Sutta: Samyutta-nikaya 1.17, trans. 
P.D.P. 


Critical reflections on the idea of a creator God 


The Buddha did not accept that any deity created the 
world or its beings. 

He taught that the gods of the heavenly realms are 
themselves trapped within the round of rebirths like all 
other unliberated beings, and that the physical world 
develops by natural laws, like all other conditioned 
phenomena, being governed by the principle of 
dependent arising. 

He said that the round of rebirths has no discernible 
beginning (*Th.55), and refused to accept either the 
view that the world was non-eternal, so as to perhaps 
need a creator, or that it was eternal (*Th.20). 


In the Buddha's day, many people saw the deity 
Great Brahmà as having created the world and its 
beings. 

The Buddha did not deny the existence of Great 
Brahmà, who he saw as rich in kindness and 
compassion, but saw both him and his followers as 
mistaken about him being the world's creator. 


It was simply that at the start of a world cycle (see 
*Th.63), Great Brahmà was the first to be reborn in his 
heaven world, and he became lonely, wishing for there 
to be other beings there. 

As other beings later appeared there, he thought he 
had created them, even though they had simply been 
reborn there from a higher realm, like him, due to their 
stock of karmic benefit reducing. 

These other beings also thought he had created 
them, and when one of them was reborn as a human 
and developed the meditative power to remember only 
his immediately previous life, he taught that Great 
Brahmaã was the eternal creator of other beings (Digha- 
nikaya /. 18). 


While Buddhism does no taccept a creator God, 
811 





toàn bó khói khó dau này. 


(Kinh Kaccáyanagotta (Ca-chiêndiên Thị): Kinh 
Tương ung M. 17, do P.D.P. dich tiêng Anh). 


NHÜNG QUÁN CHIÉU PHÉ PHÁN VÉ QUAN BIÉM 
MOT ĐÁNG SÁNG THÉ 


Đức Phát không thừa nhận có bát ky vi thần nào 
sáng tạo ra thế giới hay sáng tạo vạn vật. 

Ngài dạy rằng các chư thiên ở cối trời cũng bị ràng 
buộc vào vòng luân hói như mọi chúng sanh khác và 
thế giới vật lý phát triển bởi quy luật tự nhiên, giống 
như tắt cả các sự vật hữu vi khác bị ảnh hưởng bởi Lý 
tương quan. 

Ngài dạy rằng vòng luân hồi không được rõ biết điểm 
bắt đầu (*Th.55) và từ chối cháp nhận quan điềm rằng 
thế giới là không thường hằng, do đó phải cần thiết có 
một đắng sáng tạo, cũng không cháp nhận thế giới là 
thường hằng (*Th.20). 


Vào thời đức Phật, nhiều người cho rằng đại Phạm 
thiên đã sáng tạo ra thế giới hay sáng tạo muôn loài. 

Đức Phật không từ chối sự hiện hữu của dai Pham 
thiên, người mà Ngài xem là giàu lòng nhân ái, nhưng 
đức Phật xem cả đại Phạm thiên cùng những người 
theo ông déu nhằm lẫn khi xem ông là vi sáng tạo của 
muôn loài. 


Đơn giản là khi bắt đầu một chu kỳ của thế giới 
(xem*Th.63), đại Phạm thiên là người đầu tiên được 
sinh ra trong cõi trời của mình và ông trở nén cô don, 
ước sao có được những chúng sinh khác noi đó. 

Khi những chúng sinh xuất hiện sau đầy, ông nghĩ 
rằng chính ông đã sáng tạo ra họ, ngay cả họ đã được 
tái sinh từ một cõi cao hơn do phước nghiệp suy giảm, 
giống như ông. 

Những chúng sinh đó cũng đã nghĩ ông đã sáng tạo 
ra ho. Khi một trong số họ tái sinh làm người và phát 
triển năng lực thiền định đề nhớ lại kiếp trước gân nhất 
của mình, vị ấy sẽ dạy rằng đại Phạm thiên là đắng 
Phạm chủ muôn đời của những chúng sanh khác (Kinh 
Trường bộ I. 18). 


Trong khi Phật giáo không thừa nhận một đắng Sáng 








sáng tạo, một số các phẩm chát phi cá nhân hon áp 
dung cho †hượng dé' trong các tôn giáo hữu thần, 
chẳng hạn như vượt thời gian và toàn thiện, cũng được 
áp dụng cho Niết-bàn. 


Th.169 Thượng đế toàn năng phải chịu trách 
nhiệm về những thống khó của thé gian 


Đoạn này lập luận rằng néu tôn tại một Thượng dé 
sáng tạo, thì ông sẽ là người chịu trách nhiệm cho 
những thống khó của thế gian. Cũng liên quan đến 
điềm này là đoạn *Th.68. 


Sinh mạng moi thế gian, nếu do Thiên Chúa (Issara) 
tao; mọi phón vinh, thông khó, tât cả nghiệp thiện ác, 
người làm theo ý Chúa; do vậy Chúa nhiễm ác. 


Mahā-bodhi-jātaka v.142: Jataka V.238, dịch Anh 
P.D.P. 


Không có tự ngã thường hằng 


Các Áo Nghĩa Thư (Upanisad), Thánh thư Án-dó tiền 
Phật giáo, nói rằng trong tất cả sinh loại tồn tại một tự 
ngã thường hằng (Skt. ãtman) là chủ thé độc lập nội tai 
điều khiển mọi hoạt động, và đồng nhất với Brahman / 
Phạm thiên (thuyết Phạm-Ngã nhất thê), và Phạm thiên 
là bản thê tự hữu vô tướng, thé tính tôn tai của tất cả 
thế gian. 

Một ý niệm khác vé tự ngã của Ki-na giáo (Jainism), 
là ý niệm vé 'sinh mạng "(i va) hay linh hôn bát tử trong 
moi tôn tại (động vật và cả thực vát). 


Trong khi Pāli và Sanskrit đều không có bộ chữ cái 
viết hoa, thì ở đây sử dung chữ viết hoa cho thích hợp 
đề chỉ cho những ý tưởng như vậy: Tự Ngã. 

Đức Phật không bao giờ trực tiếp phủ nhận tôn tại 
Tự Ngã' (Samyutta-nikaya IV.400-401), nhưng nhắn 





some of the more impersonal qualities applied to 'God' 
in theistic religions, such as timelessness and 
perfection, also apply to Nirvana. 


Th.169 A God in charge of all 
responsible for the ills of the world 


would be 


This passage argues that if a creator God existed, he 
would be the one who was responsible for the ills of the 
world. Also relevant to this point is passage *Th.68. 


If success and misfortune, actions good and bad of 
the entire world, are determined by a God, a person is 
merely one who acts according to his command. By 
those (actions) it is God who gets tainted. 


Maha-bodhi-jataka v.142: Jàtaka V.238, trans. P.D.P. 


The lack of a permanent, essential self 


The pre-Buddhist texts known as the Upanisads 
taught that within all beings is a permanent, essential 
Self (Skt atman) that is an independent inner controller 
of actions, and identical to Brahman, the impersonal 
underlying substance of the whole world. 

Another idea of Self is the Jain idea of an individual 
‘life principle’ (jiva) or immortal soul in beings. 


While Pali and Sanskrit lack capital letters, it is 
appropriate to use a capital 'S' here to indicate such 
ideas: Self. 

The Buddha never directly denied ‘Self (Samyutta- 
nikaya IV.400—401), but emphasized that nothing could 


812 





thế, một só các phẩm chát phi thường được áp dung 
cho “Thượng dé" trong các tôn giáo hữu thân, như là 
tính vô hạn và toàn thiện, cũng áp dung cho Niét-bàn. 


Th.169 Thượng đế phải chịu trách nhiệm về 
những nỗi khổ của thế gian 


Đoạn này biện luận rằng nếu có vị Thượng dé tôn tại, 
ông áy sẽ là một trong những người chịu trách nhiệm 
về những khón khó của thế gian. Cũng liên quan đến 
quan điểm này là trong đoạn *Th.68. 


Nếu thành công hay thất bại, hành động thiện và ác 
trong thé gian, tất cả đều là do Thượng dé quyết dinh, 
con người duy chỉ làm theo ý chúa. Vì thế chúa bị 
nhiễm ô với những (hành động) đó. 


(Chuyện Hiên giả đại Bó-dé v. 142 (chuyện số 528): 
Chuyện Tiên thân V. 238, do P.D.P. dịch tiéng Anh). 


Các Áo nghĩa thư, song song với giai đoạn Phật giáo 
sơ kỳ, cho rằng vạn vật đều được xem là hiện thân tối 
thượng của Phạm thiên, thực tại siêu phàm được nhận 
diện ở phần nội tại trong mỗi con người: xem phần 
trên. *Th.170. 


KHÔNG CÓ TỰ NGÃ THƯỜNG HÀNG 


Trong Phật giáo sơ kỳ, các Thánh điển trong Áo 
nghĩa thư (Upanisao), cho rằng tồn tại trong tất cả con 
người là cái ngã vinh hằng (ãtman), là một chủ thé độc 
lập bên trong, kiểm soát mọi hành động và đồng nhất 
với Phạm thiên, là bản chát vô tướng tồn tại của của cá 
thế gian. 

Một quan diém khác cüa Ky-na giáo vé tự ngá, là 
quan niém vé mót yéu tó cơ bản đặc thù cùa sự sông, 
“life principle" (jiva) vé sinh mang," linh hôn bát tử trong 
moi tón lai. 


Trong khi Pàli and Sanskrit déu không có bộ chữ cái 
viết hoa. Ở đây sử dụng chữ “S' viết hoa cho thích hợp 
dé chi cho những ý niệm như là: Bản ngã (Self). 

Đức Phật không bao giờ trực tiếp phủ nhận sự tôn tại 
“Bản ngg (Kinh Tương ưng IV. 400-401), nhưng Ngài 








mạnh rằng không cái gì có thé được coi một cách xác 
đáng là ‘Te Ngã' hoặc ngã sở, ngu ý rằng Tự Ngã? 
không tôn tại. 

Ngài cũng chủ trương rằng xem một cái gì đó là Tự 
Ngã hay ngã sở sẽ làm cho cái đó trở thành mót tiêu 
điềm cháp trước hạn định, dẫn đến dau khó khi những 
gì được xem là thường hằng và đáng tin cậy hóa ra 
không phải như vậy. 


Những người chủ trương các quan điểm vé các vấn 
đề chưa được xác định (xem *Th.20) đều có sở y trên 
một uán hay cả năm uán (năm uán: xem đoạn *Th.151) 
cho đó là tự ngã hay ngã sở thường hằng (Samyutta- 
nikãya IV.396). 

Cho nên họ nghĩ một nhân cách giác ngộ là một Ngã 
thể và thắc mắc về tồn tại của vị này sau khi chết. 
Nhưng Phật giáo chủ trương không thể tìm thấy tồn tại 
một Ngã thể như vậy, cho nên thắc mắc về tồn tại của 
nó sau khi chết là vô nghĩa. 

Hỏi về tự tánh Niét-bàn của nhân cách giác ngộ, 
ngay cả trong khi đang sống, là vượt ngoài ngôn từ. 


Th.170 Thế gian rỗng không bản ngã 


Đoạn sau nhắn mạnh rằng tất cả mọi thứ déu là rỗng 
không’ (suñña) không Tự Ngã hoặc ngã sở. 


Vì rằng, này Ananda, thé gian trống không không tự 
ngã và những gì sở thuộc tự ngã, nên nói răng “Thê 


gian trống không’. Và cái gi, này Ananda, là trống 
không không tự ngã và sở thuộc tự ngã? 
Mắt... các sắc... thức bởi mắt... xúc bởi mắt... cảm 


thọ gì, khổ, lạc hay không khô không lạc, khởi lên do 
duyên xúc bởi mát... - 
[Tương tự lặp lại với bón tụ cán- cảnh-thức kia. ] 


Suñña Sutta: Samyutta-nikàya IV.54, dịch Anh P.H. 





be found which could be validly taken as ‘Self or its 
possession, clearly implying that ‘Self does not exist. 

He also held that to take anything as Self or 
belonging to it is to make it a focus of limiting 
attachment, leading to suffering when what one takes 
as permanent and reliable turns out not to be so. 


Those who hold the views on the undetermined 
issues (see *Th.20) are seen as doing so because they 
take one or other or all of the components of a person 
(the five 'categories of existence: see passage 
*Th.151) as a permanent Self or its possession 
(Samyutta-nikaya IV.396). 

So they think an enlightened person is a Self- 
essence and ask about the fate of this after death. But 
as Buddhism teaches no such Self-essence can be 
found, asking about its fate after death is pointless. 

As for the Nirvanic nature of an enlightened person, 
even in life, that is beyond words. 


Th.170 The world as empty of Self 


The following passage emphasizes that everything is 
'empty' (suñña) of Self or anything belonging / 
pertaining to such a thing. 


It is, Ananda, because it is empty of Self and what 
belongs to Self that it is said, 'Empty is the world'. And 
what is empty of Self and what belongs to Self? 


The eye ... visible forms ... eye- consciousness ... 
eye-contact ... whatever feeling arises with eye-contact 
as condition ... 


[The same is then repeated as regards the other four 
physical sense-channels and the mental sense- 
channel.] 


Sufifia Sutta: Samyutta-nikàya IV.54, trans. P.H. 


813 





nhắn manh rằng không thé tim thấy một cái gi xác 
dáng dé xem là “Ngã,” sở hữu của ngã, hàm ý rõ là 
“bản ngã’ không tôn tai. 

Duc Phật cho rằng xem bắt cứ thứ gì là ngã hoặc sở 
hữu của ngã là biến nó thành một tiêu diém bám cháp 
giới han, dẫn đến khó đau khi những gi người ta coi là 
vững bền và dáng tin cậy thì ra không phải như thé. 


Những người chấp giữ quan điểm về các vấn đề 
chưa được xác dinh (xem *Th.20) được xem là cháp 
thủ một nhóm hay cả năm nhóm (năm nhóm tâm vật lý: 
xem đoạn "Th.151) cho đó là cái ngã thường hằng 
hoặc sở hữu của ngã (Samyutta-nikaya IV. 396). 

Vì vậy, họ nghĩ một người chứng đắc là một ngã thé 
và hỏi về số phận của người ây sau khi chết. Nhưng 
như Phật giáo cho. rằng không thể tìm thấy Bản thể 
như vậy, việc hỏi về số phận của vị ấy sau khi chết là 
vô nghĩa. 

Đối với bản chất niết-bàn của một người chứng ngộ, 
ngay khi đang sống, điều đó vượt quá sự diễn đạt bằng 
ngôn ngữ. 


Th.170 Thế gian trống rỗng không có ngã (vô 
ngã) 


Đoạn sau nhắn mạnh rằng mọi thứ dèu là “trống 
róng" (suñña) không có ngã hoặc bát cứ thứ gì sở hữu / 
liên quan đền ngã. 


Này Ananda, đó là vì nó trống rỗng, không có Ngã và 
sở hữu của Ngã nén nói là: "Thé gian trông rồng.” Cái 
gì là cái ngã róng không và cái gì là sở hữu của ngã? 


Mắt... các hình tướng... ý thức của mắt... xúc của 
mắt.. . bát kỳ cảm xúc gì xuất hiện khi mắt với tiếp xúc 
với cảnh.. 


[Điều tương tự được lặp lại đối với bốn căn, cảnh và 
thức.] 


(Kinh Trống không: Kinh Tương ưng IV. 54, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 








Th.171 Không đặc điểm nhân cách nào là tự ngã 
thường hàng hay sở thuộc tự ngã 


Trong đoạn này, biện giả Saccaka, đệ tử Kỳ-na giáo, 
tự cho là một bién giả tài ba có thé khiến cho moi đối 
thủ run sợ, tìm đến gặp Phật háu mong đánh bai Phát 
trong tranh luận, 

Đức Phật giải thích lý do vì sao Ngài thuyết giáo rằng 
tát cả đều vô ngã / an-attà (Skt. an-ätman), không có 
cái gì là tự ngã thường hằng hay sở thuộc tự ngã. 

Giáo pháp này được áp dung cho năm uán', những 
phạm trù tòn tai tác thành một nhân cách. (xem 
*Th.151). 


Saccaka nói với đức Thé Tôn nhu váy:... ‘Tôn giả 
Gotama giáo huấn đệ tử nhu thé nào? Phần giáo 
thuyét nào Sa-món Gotama thuóng xuyén giáo giói 
cho dé tử?” 


‘Này Aggivessana, Ta giáo huấn đệ tử như vầy; và 
phần giáo thuyết này. Ta thường xuyên giáo giới cho 
đệ tử, rằng “Này các tỳ-kheo, sắc là vô thường, thọ là 
vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, 
thức là vô thường. 

Này các tỳ-kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng 
là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tát cả hành 
là vô thường, tất cả pháp là vô ngã”. 


"Tôn giả Gotama, một ví dụ nảy sinh trong tôi. 
'Aggivessana, hãy nói ra ví dụ ấy.' 'Ví như, các loại hột 
giống này, các cây cỏ này, sanh trưởng, phát triển, lớn 
mạnh, tất cả chúng đều y cứ đất, trụ trên đất... Lại 
nữa, ví như, các công việc nặng nhọc này cần được 
làm, đều phái y cứ trên đất, trụ trên đất mà làm... 

Cũng vậy, nhân cách cá nhân này, có sắc tánh là tự 
ngã, do y tựa nơi sắc mà làm các việc phước hay phi 
phước; nhân cách cá nhân này, có thọ là tự ngã,... 
tưởng là tự ngã,... các hành là tự ngã,... thức là tự 
ngã, do y tựa thức các việc phước hay phi phuóc.' 





Th.171 No aspect of a person is a permanent Self 
or belonging to such a thing 


In this passage, the Jain disputant Saccaka comes to 
the Buadha to worst him in debate, as he thinks himself 
such a clever debater that any opponent will tremble. 

The Buddha explains why he teaches that everything 
is an-attà (Skt an-aàtman), non-Self, i.e. not something 
that is a permanent Self or belonging to such a thing. 

This teaching is applied to the five 'categories of 
existence' that make up a person (see *Th.151). 


Saccaka said thus to the Blessed One: ... 'How does 
good Gotama train the disciples, and in what respect 
does the renunciant Gotama mostly carry out his 
instruction concerning his disciples?’ 


'Aggivessana, | mostly train my disciples and carry 
out instruction concerning the disciples in the following 
manner: "Monks, material form is impermanent. Feeling 
is impermanent. Perception is impermanent. Volitional 
activities are impermanent and consciousness is 
impermanent. 

Monks, material form is non-Self. Feeling is non-Self. 
Perception is non-Self. Volitional activities are non-Self, 
and consciousness is non-Self. All conditioned things 
are impermanent. Everything is non-Self" ' 


'Good Gotama, a comparison occurs to me.' 'Express 
it Aggivessana. “All the varieties of seeds and 
vegetables that grow and develop do so established 
and supported on earth, and all powerful work that has 
to be done, should be done, established and supported 
on earth. 

In the same manner this individual person, with 
material form as Self, established in material body 
begets karmically beneficial or karmically harmful 
actions, this individual person with feeling as Self ... 
with perceptions as Self ... with volitional activities as 
Self ... with consciousness as Self begets karmically 
beneficial or karmically harmful actions.’ 


814 





Th.171 Không có khía canh nào của con người là 
Bản thể vĩnh viễn hoặc thuộc về một thứ như vậy 


Trong đoạn này, Saccaka, biện giả của dao Jain (Ky- 
na) đến gặp đức Phật với mục đích hạ uy tín Ngài trong 
cuộc tranh luận, vì ông ta nghĩ mình là một nhà tranh 
luận tài giỏi đến nỗi bắt kỳ đối thủ nào gặp ông cũng 
run sợ. 

Đức Phật giải thích lý do Ngài dạy rằng mọi thứ đều 
không có ngã (S. an-àtman), phi Ngã, tức là không có 
một cái gì là Ngã thường hằng hoặc sở hữu của ngã. 

Lời dạy này được áp dụng cho “năm nhóm tâm vật lý” 
(xem *Th.151) những cơ sở xác lập một con người 
(Phạm trù tôn tại tác thành một nhân cách). 


Saccaka đã nói với đức Thế Tôn:... “Tôn giả Gotama 
đã dạy các đệ tử như thê nào và giáo pháp nào của 
Sa-môn Gotama thường giảng dạy cho các đệ tử của 
Ngài?” 


“Này Aggivessana, Ta thường dạy các đệ tử và cho 
thực hành giáo pháp như sau: “Này các Tỳ-kheo, thân 
thể (sắc) là vô thường. Cảm giác (thọ) là vô thường. Tri 
giác (tưởng) là vô thường. Hành động tác ý (hành) là 
vô thường và ý thức (thức) là vô thường. 

Này các Tỳ-kheo, thân thể là phi ngã. Cảm giác là phi 
ngã. Tri giác là phi ngã. Hành động tác ý là phi ngã và 
thức là phi ngã. Tất cả các sự vật hữu vi đều phi Ngã. 


Mọi thứ đều là phi ngã. 


“Tôn giả Gotama, một sự so sánh nảy sinh trong tôi.” 
“Hãy diễn tả sự so sánh đó, Aggivessana.” Tất cả các 
loại hạt giống và rau quả sinh trưởng và phát triển đều 
được trụ và được hỗ trợ trên đất và tất cả công việc 
đầy nặng nhọc này phải được thực hiện, nên được 
thực hiện, nên được trụ và được hỗ trợ trên đất. 

Tương tự như thế, mỗi một cá nhân này, với thân thé 
là tự ngã, dựa trên cơ thể vật chất gây tạo các thiện 
nghiệp hay ác nghiệp, mỗi cá nhân này với cảm giác là 
tự ngã... với trí giác như là tự ngã... với hành động tác 
ý như là tự ngã... với ý thức như là tự ngã sinh ra 
những hành động thiện nghiệp hay ác nghiệp.” 








'Này Aggivessana, có phải ông nói: “Sắc là tự ngã 
của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, 
hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta”?' “Tôn giả 
Gotama, tôi nói như vậy, và đại chúng này cũng vậy.' 

Này Aggivessana, đại chúng này có quan hệ gì? 
Aggivessana, hãy giải thích quan điểm của ông.’ “Tôn 
giả Gotama, tôi nói rằng sắc là tự ngã của ta, thọ là tự 
ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của 
ta, thức là tự ngã của ta.' 


'Vậy, Ta sẽ hỏi lại ông vấn đề này, ông có thể trả lời 
nếu ông muốn. 

Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào? Một vị vua sát- 
đế-lợi đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước 
Kosala, vua Ajatasattu nước Magadha, trong nước của 
mình, có quyền giết những ai đáng bị giết, tước đoạt 
những ai đáng bị tước đoạt, tẫn xuất những ai đáng bị 
tẫn xuất chăng?” 

'Đúng vậy, Tôn giả Gotama, ho có quyền như váy. 
Thậm chí thủ lĩnh các hội chúng, hội đoàn, như thủ 
lãnh của người Vajjï và Malla, cũng có quyền hành như 
vậy, huống gì vua sát-đế-lợi đã làm lễ quán đảnh.' 'Này 
Aggivessana, ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có 
quyền gì chăng đối với sắc ấy để khiến “Sắc của tôi 
hãy là như thế này, sắc của tôi hãy là không phải như 
thế này?”. 

“Thưa không, Tôn giả Gotama.’ 'Hãy suy nghiệm kỹ 
rồi hãy trả lời, này Aggivessana. Lời nói trước của ông 
không phù hợp lời nói sau của ông, lời nói sau của ông 
không phù hợp lời nói trước của ông. Này 
Aggivessana, ông nói thọ... tưởng... các hành... thức 
là tự ngã của ta, ông có quyền gì chăng đối với thức ấy 
để khiến “Thức của tôi hãy là như thế này, thức của tôi 
hãy là không phải nhu thế này?’ 

“Thưa không, tôn giả Gotama.’ Hãy suy nghiệm kỹ 
rồi hãy trả lời, này Aggivessana. Lời nói trước của ông 
không phù hợp lời nói sau của ông... 


Này Aggivessana, ông nghĩ sao, sắc là thường hay 
vô thường?” Vô thường, tôn giả Gotama.’ “Cái gì vô 





'Aggivessana, do you say "Material form is my Self, 
feeling is my Self, perception is my Self, volitional 
activities are my Self, consciousness is my Self"? 
'Good Gotama, | do say so, and so also does this large 
crowd.' What the large crowd says is not what matters. 

Come Aggivessana, you clarify your own view.' 'Good 
Gotama, | say, that material form is my Self, feeling is 
my Self, perception is my Self, volitional activities are 
my Self, consciousness is my Self.’ 


"Then, | will cross-question you yourself on this and 
you may reply, as it pleases you. 

Aggivessana, do head anointed warrior kings like 
King Pasenadi Kosala, King Ajatasattu of Magadha 
wield power over their kingdoms, to execute those that 
have to be executed, to confiscate those things that 
deserve to be confiscated, and to banish those that 
have to be banished?' 

"Yes, good Gotama, they wield such power. Even the 
leaders, gathered here, of the Vajjis and Mallas, wield 
such power. So there is no question about head 
anointed warrior kings.’ 'Aggivessana, you say material 
form is your Self. Do you wield power over that material 
form, as "May my material form be like this and not like 
that?""... 

No, good Gotama.’ ‘Attend carefully and reply 
Aggivessana. What you said earlier does not agree 
with what you said later and what you said later does 
not agree with what you said earlier. Aggivessana, you 
say that, feeling ... perception ... volitional activities ... 
consciousness ... are your Self, do you wield power 
over feeling ... perception ... volitional activities ... 
Consciousness ...?' 

No, good Gotama.’ ‘Attend carefully and reply 
Aggivessana. What you said earlier does not agree 
with what you said later ... 


What do you think, Aggivessana, is material form 
permanent or impermanent?  'Impermanent, good 


815 





"Này Aggivessana, ông có nói rằng “Thân thé là ngã 
của tôi, cảm giác là ngã của tôi, tri giác là ngã của tôi, 
hành động tác ý là ngã của tôi, ý thức là tự ngã của 
tôi?” “Tôn giả Gotama, tôi đã nói như vậy và cả đám 
đông này cũng vậy.” “Những gì đám đông nói thì không 
quan trọng. 

Này Aggivessana, ông hãy làm sáng tỏ quan điểm 
của chính mình.” “Tôn giả Gotama, tôi nói rằng, thân 
thể là ngã của tôi, cảm giác là ngã của tôi, tri giác là 
ngã của tôi, hành động tác ý là ngã của tôi, ý thức là tự 
ngã của tôi.” 


“Thế thì, Ta sẽ hỏi ông về điều này và ông có thể trả 
lời, nếu ông muốn. 

Này Aggivessana, các vị vua Sát-đế-lợi được làm lễ 
quán đảnh như vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala 
(Kiều-tát-la), vua Ajatasattu (A-xà-thế) nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà) nắm quyền trên đất nước của họ, có 
quyền giết những người phải bị giết, tịch thu những thứ 
phải bị tịch thu và đày ải trục xuất những kẻ đáng phải 
bị đày ải trục xuất?” 

“Vâng, tôn giả Gotama, họ có quyền như thế. Ngay 
cả những thủ lãnh, tụ tập ở đây, thủ lãnh của Vajji và 
Malla, cũng sử dụng quyền hành như vậy. Huóng chi là 
các vị vua Sát-đế- lợi đã được làm lễ quán dánh." “Này 
Aggivessana, ông nói thân thể là ngã của ông. Ông có 
sử dụng quyền lực đối với hình thức sắc thân đó 
không, như là “Mong sắc thân của tôi như thế này và 
không phải như thé kia được không?”... 

“Không thé, thưa tôn giả Gotama..” “Hãy chú tâm cán 
thận và trả lời, này Aggivessana. Những gì ông nói 
trước đó không thống nhất với những gì ông nói sau đó 
và những gì ông nói sau đó không phù hợp với những 
gì ông đã nói trước đó. Này Aggivessana, ông nói rằng, 
cảm xúc... tri giác... hành động tác ý... ý thức... là tự 
ngã của ông, thế thì ông có sử dụng được quyền lực 
trên cảm xúc... tri giác... hành động tác ý... ý thức... đó 
không?” 

“Không, thưa tôn giả Gotama.” “Hãy chú tâm cán 
thận và trả lời, này Aggivessana. Những gì ông nói 
trước đó không thống nhất với những gì ông nói sau 
đồ” 


"Ông nghĩ sao, Aggivessana, thân thể là thường còn 
hay vô thường?” “Vô thường, thưa tôn giả Gotama..” 








thường, cái ấy là khó hay lac?' Là khổ, tôn giả 
Gotama.' 'Cái gì vô thường, khổ, biến hoại, vậy có hợp 
lý chăng để nhận thấy rằng “cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?' “Thưa không, tôn giả 
Gotama.' 

[Lặp lại tương tự cho thọ, tưởng, các hành, và thüc.] 


'Này Aggivessana, những ai chấp trước khổ, bị hãm 
trong khổ, bám chặt khó và nhận khó rằng, ' ‘Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”, người 
ấy đồng thời có thể tự mình biến tri khó, hay trừ diệt 
khổ rồi an trú không?’ ‘Sao có thể được, tôn giả 
Gotama? Không thé như vậy, tôn giả Gotama.' 


Này Aggivessana, như một người muốn được lõi 
cây, tìm câu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây. 
Người ấy cầm một cái búa sắc bén, đi vào rừng, có thể 
thấy ở đây thân một cây chuối lớn thẳng đứng, còn 
non, mới mọc, bèn đốn nó từ gốc; sau đó chặt ngọn, rồi 
lột dần từng bẹ chuối. Nhưng khi lột hết các bẹ chuối, 
dác cáy948 còn không tìm thấy, nói gì đến lõi cây. 

Cũng vậy này Aggivessana, trong khi cố khảo 
nghiệm Ta, tìm lỗi nơi Ta dé tranh bién vói Ta vé chü 
trương: của ông, nhưng rồi chủ trương ấy hóa thành 
trống rỗng, vô dung, bị bác bö.’ 


. Saccaka nói, ‘Tôn giả Gotama, hãy dé qua một 
bên những lời nói của tôi cũng như lời nói của các sa- 
môn, bà-la-môn khác, mà tôi nghĩ là đàm luận vô bổ. 

Cho đến mức độ nào, các đệ tử của tôn giả Gotama 
trở thành phụng hành giáo giới, tuân hành khuyến giới, 
đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, thành tựu tự tin, 
an trú trong giáo thuyết của bón sư, không nương vào 
ai? 


'Ó đây, này Aggivessana, đệ tử của ta, quán sát 
phàm sắc gì, sắc quá khứ, sắc vị lai, hay hiện tại, sắc 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, 
bằng chánh trí thấy như thật rằng “Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 





Gotama.’ ‘Is that which is impermanent painful or 
pleasurable?' 'Painful, good Gotama.' 'Is that which is 
impermanent, painful, having a transient nature, 
suitable to be considered as “this is mine, this | am, this 
is my Self"?' “No good Gotama.’ 

[The same is then repeated as regards each of 
feeling, ^ perception, volitional ^ activities and 
consciousness.] 


'Aggivessana, a certain one, clinging to the painful, 
gone into the painful, cleaving to the painful regards it 
as, "This is mine, | am this, this is my Self." Would he 
comprehensively understand the painful by himself or 
live having fully destroyed the painful?' 'Good Gotama, 
how could it be? No, good Gotama, that would not 
happen.’ 


'Aggivessana, like a man, wandering in search of 
heartwood, would enter a forest with a sharp axe, and 
seeing a tall, straight, new plantain tree he would cut it 
at the root, and at the top. He would then open up the 


sheaves, and would not come even to sapwood, 547 so 


how could there be heartwood? 

In the same manner, Aggivessana, in trying to 
examine me, to find fault with me, to debate with me in 
connection with your theory, it has turned out to be 
empty, useless and rejected.’ 


.. Saccaka said, ‘Good Gotama, put aside this view 
of mine, and also the view of all other renunciants and 
brahmins, which I think is like idle talk. 

How do the disciples of good Gotama, practise 
according to his message, follow the given advice, 
dispel doubts, become confident, and abide not relying 
on another, in the dispensation of the Teacher?’ 


'Here, Aggivessana, my disciples see whatever 
material form, in the past, future or present, internal or 
external, coarse or fine, inferior or superior, far or near 
in entirety as “This is not mine, | am not this, this is not 
my Self.” 


816 





“Cái gì là vô thường thì khô hay vui?” “Là khổ, thưa tôn 
giả Gotama." "Cái gì là vô thường, khó đau, có tính 
chất chóng tàn hoại thì có thích hợp để được xem là 
“cái này là của tôi, cái này là tôi, đây là tự ngã của tôi 
không?”” “Không, thưa tôn giả Gotama.” 

[Tương tự lặp lại như vậy cho cảm giác (thọ), tri giác 
(tưởng), hành động tác ý (hành) và ý thức (thức) ] 


“Này Aggivessana, một người nào bám víu nỗi khổ, 
chìm sâu vào nỗi đau, dính chặt vào nỗi đau xem nó 
như là, “Đây là của tôi, tôi là cái này, đây là tự ngã của 
tôi.” Người ấy có thể tự mình thấu hiểu nói đau hay 
sống sau khi đã tận diệt nỗi đau không?” “Tôn giả 
Gotama, làm sao có thể được? Thưa không, tôn giả 
Gotama điều đó không thé xảy ra.”” 


“Này Aggivessana, nhu một người, lang thang tìm 
kiếm lõi cây, người ấy sẽ vào rừng với một cái rìu sắc 
nhọn và nhìn thầy một cây chuối cao, thẳng, là cây 
non, ông ấy sẽ đốn cây ở gốc và chặt ở ngọn. Rồi ông 
ấy lột các bẹ chuối và ông ấy thậm chí không có đến 


với dác gỗ (lớp mềm bên ngoài của gỗ), 13 huống chỉ là 
làm sao nơi chuối có lõi cây? 

Tương tự như vậy, này Aggivessana, khi cố khảo 
nghiệm Ta, tìm lỗi nơi Ta, tranh luận với Ta về lý thuyết 
của ông, nhưng lý thuyết đó đã trở thành trống rỗng, vô 
ích và bị bác bỏ.” 


.. Saccaka nói, “Tôn giả Gotama, hãy đặt quan điểm 
của tôi sang một bên và cả quan điểm của tất cả 
những Sa-môn và Bà-la-môn khác, mà tôi nghĩ giống 
như một cuộc nói chuyện tầm phào vu vơ. 

Làm thế nào để các đệ tử của tôn giả Gotama, thực 
tập theo sự truyền đạt của Ngài, tuân thủ những lời 
khuyên dạy, xua tan nỗi nghi, trở nên tự tin và không 
dựa dẫm vào ai khác, an trú trong giáo pháp của vị 
Thầy?” 


“Ở đây, này Aggivessana, những dé tử của Ta thấy 
phàm hình thể gì, trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, 
hình thể bên trong hay hình thê bên ngoài, thô hay tế, 
thấp hoặc cao hơn, xa hay gần toàn bộ là “Cái này 
không là của tôi, tôi không là cái này, đây không phải là 








ngã của tôi.” 

Bằng chánh trí thấy như thật như vậy. Phàm thọ gì, 
tưởng gì, hành, thức gì, quá khứ... đều bằng chánh trí 
thấy như thật như vậy. Cho đến mức độ như vậy, này 
Aggivessana, các đệ tử của Ta trở thành phụng hành 
giáo giói....' 


Cüla-saccaka Sutta: Majjhima-nikãya 1.228-235, dich 
Anh P.D.P. 


Th.172 Y niém vé Ngà thé khóng có co só và có 
hai 


Doan này cho tháy ró ràng rằng giáo pháp của Phật 
không chắp nhận hay xác nhận tôn tại của một Ngã thể 
thực hữu bát kể loại nào, và tháy rằng tin có một cái 
như vậy là có hại. 

Chấp một cái gì đó cho là tự ngã hay ngã sở sẽ khiến 
cho cái đó trở thành một tiêu điểm chấp thủ. Nhận ra 
cái đó là vô ngã sẽ dẫn đến buông xả giải thoát. 


'Này các tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử tham kiến các 
Thánh giả, thuần thục các Thánh pháp, khéo tu tập 
Thánh pháp, tham kiến các thiện sỹ... 

chánh quán sắc, rằng “cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”, chánh quán thọ... tưởng... các hành... chánh quán 
những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được 
ý thức, sở đắc, sở cầu, được ý tư duy, rằng “cái này 
không phải của tôi...”. 

Và bát cứ kiến xứ nào nói “cái này là thé gian, cái 
này là tự ngã, cái này sau khi chết tôi sẽ tồn tại, 
thường hằng, kiên có, thường trú, không biến chuyền, 
tôi sẽ tồn tại nhu thé cho dén vinh háng" — cüng chánh 
quán nhu váy, ráng "cái này khóng phái cüa tói, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tu ngã của tôi”. 
Do quán sát như vậy, không dao động đối với cái 
không tòn tại. 


.. Này các ty-kheo, các ông có thé nám giữ vật gi là 
cái i (chü thé) nám giữ, mà cái (chủ thể) nắm giữ ấy 
thường hằng, kiên cô, thường trú, không chuyên biến, 
có thể tồn tại như thế cho đến vĩnh hằng không? 





This is seen with proper insight, as it really has come 
to be. Whatever feeling, whatever perception, whatever 
volitional activities, whatever consciousness, in the past 

are seen as they really have come to be. 
Aggivessana, with this much, my disciples have 
practised according to the message ....' 


Cüla-saccaka Sutta: |.228—235, 


trans. P.D.P. 


Majjhima-nikaya 


Th.172 The idea of a Self-essence has no basis, 
and is harmful 


This passage shows clearly that the Buddha's 
teaching did not accept or affirm the existence of an 
essential Self of any sort, and saw belief in such a thing 
as harmful. 

Taking something as a Self or its possession makes it 
a focus of attachment. Recognising it as non-Self leads 
to a liberating letting go from it. 


'Monks, the learned noble disciple, a seer of noble 
ones, accomplished in the teaching of the noble ones, 
and well trained in the teaching of the noble ones, a 
seer of good persons ... 

sees material form as "this is not mine, | am not this, 
this is not my Self’, sees feeling ... perception ... 
volitional activities ... sees whatever is seen, heard, 
felt, cognized, attained, sought after, and reflected in 
the mind as “this is not mine ...". 

And whatever is that dogmatic standpoint: "the world 
is the Self, | will hereafter become permanent, 
enduring, eternal, of the nature of not changing and will 
remain like eternity" — this too is seen as "not mine, | 
am not this, this is not my Self". When one discerns like 
this one has no agitation regarding the non-existent. 


. Monks, you might grasp that object of grasping 
which is permanent, everlasting, eternal, of unchanging 
nature, and will stay the same like unto eternity. 

Monks do you see such an object of grasping?' 'No, 


817 





tự ngã của tôi.” 

Điều này được thấy với chánh trí, như nó đang là. 
Bát kỳ cám giác nào, bát kỳ nhận thức gì, bát kỳ hành 
động gì, bất kỳ ý thức gì, trong quá khứ... đều 
được xem như chúng như thực. Này 
Aggivessana, với những điều này, các đệ tử của Ta 
đã thực tập theo giáo pháp như thé..." 


(Tiểu kinh Saccaka: Kinh Trung bộ |. 228-235, do 
P.D.P. dịch tiếng Anh). 


Th.172 Ý tưởng về một bản thể không có cơ sở 
và có hại 


Đoạn này cho thấy rõ ràng rằng giáo pháp của đức 
Phát đã không cháp nhận hoặc kháng định sự tôn tại 
của một bán thé của ngã dưới bát kỳ hình thức nào và 
xem niềm tin vào một thé loại như vậy là có hại. 

Việc xem một cái gì đó như là bản ngã hoặc sự sở 
hữu của ngã khiến nó trở thành tâm điểm của sự dính 
mắc. Nhận ra nó là phi ngã dẫn đến sự buông bỏ giải 
thoát khỏi nó. 


“Này các Tỳ-kheo, đệ tử thánh học nhiều, người thân 
cận các bậc hiền trí, thuần thục giáo pháp của bậc hiền 
trí, khéo thực tập giáo pháp của bậc hiền trí, một người 
thân cận các bận thiện nhân... 

thấy sắc thân như là “cái này không phải của tôi, tôi 
không phải là cái này, đây không phải là tự ngã của 
tôi,” thấy ra cảm giác... tri giác... các hoạt động tác ý... 
thấy ra những gì được thấy, nghe, cảm xúc, nhận thức, 
đạt được, mong cầu và phản ánh trong tâm trí như là 
“đây không phải là của tôi...” 

Bất kỳ quan điểm giáo điều cho là: “Thế gian là tự 
ngã, sau khi chết đi, tôi sẽ trở thành mãi mãi lâu dài, 
thường hằng, bất diệt, bản chất không đổi và sẽ tồn tại 
vĩnh viễn” - quán chiếu như thế là “cái này không phải 
của tôi, tôi không phải là cái này, đây không phải là tự 
ngã của tôi.” Khi một người nhận ra như thế, người ấy 
không bị xao động về cái không tồn tại.. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông có thể chấp lấy đối tượng 
của sự chấp thủ đó là mãi mãi lâu dài, thường hằng, 
bất diệt, bản chất không đổi và sẽ tồn tại vĩnh cửu 
không?..” 








Các tỳ-kheo, các ông có thể thấy có vật gì là cái (chủ 
thể) nắm giữ như vậy không?’ 'Bạch Thế Tôn, không.’ 
'Lành thay, này các tỳ-kheo, Ta cũng không thấy có vật 
gì như vậy. 

Này các ty-kheo, các ông có thé chấp thủ ngã luận 
thủ nào mà ngã luận thủ ấy khi được chấp thủ như vậy 
lại không phát khởi sầu, bi, khổ, ưu, não không? 


Các ông có thấy ngã luận thủ nào như vậy không?’ 
'Bạch Thế Tôn, không.' Lành thay, này các tỳ-kheo, Ta 
cũng không thấy. 

Này các tỳ-kheo, các ông có y chỉ kiến y xứ nào, mà 
kiến y xứ ấy khi được y chỉ như vậy lại không phát khởi 
sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này các tỳ-kheo, các ông 
có thấy kiến y xứ nào như vậy không?' 'Bạch Thế Tôn, 
không.’ Lành thay, này các ty-kheo, Ta cũng không 
thây. 


Này các tỳ-kheo, nếu có ngã, vậy cũng có cái gì là sở 
thuộc của ngã không?’ 'Bạch Thế Tôn, có. ‘(Tuy 
nhiên), nếu ngã và sở thuộc của ngã không được nhận 
biết là chân thật, là xác thật, thế thì kiến xứ rằng 

“cái này là thế gian, cái này là tự ngã, cái này sau khi 
chết tôi sẽ tồn tại, thường hằng, kiên cố, thường trú, 
không biến chuyền, tôi sẽ tồn tại nhu thế cho đến vĩnh 
hằng”, kiến xứ ấy chẳng phải đó là toàn bộ thuần nhất 
pháp ngu si ?' 

'Bạch Thế Tôn, sao lại không, đó là toàn bộ thuần 
nhất pháp ngu si.' 


'Này các tỳ-kheo, do thấy vậy, Thánh đệ tử đa văn 
yêm ly sác949. .. thọ... tưởng... hành... thức. 

Do yém ly mà ly tham, do ly tham, nên được giải 
thoát, trong khi giải thoát mà nhận biết đã giải thoát, 
biết rằng: “Sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, những gì 
cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào 
khác.” 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 1.136—139, 


dich Anh P.D.P. 





venerable sir.’ ‘Good! | too do not see any. 

Monks, you might hold that dogma of a Self which 
when one holds on to it does not give rise to grief, 
lamentation, pain, unhappiness and distress. 


Do you see one like that?' “No, venerable sir.' 'Good! 
| too do not see any. 

Monks, you may depend on that dependence on 
dogmatic belief, which when you depend on it, does not 
give birth to grief ... Do you see such dependence on 
dogmatic belief ...?' “No, venerable sir.’ ‘Good! | too do 
not see any. 


Monks, when there is a Self, would there be the idea 
"there is something belonging to Self"?' 'Yes, venerable 
sir.' (However,) when a Self or what belongs to a Self 
is in truth and reality not obtainable, isn't this dogmatic 
position taken as, 

"The world is the Self, | will hereafter become 
permanent, everlasting, eternal, of the nature of not 
changing and will remain like eternity" fully and entirely 
a foolish doctrine?’ 

'How could it not be, sir, it is fully and entirely a 
foolish doctrine.’ 


'Monks, the learned noble disciple seeing thus 


becomes disenchanted with material form?48 ... feeling 
.. perception ... volitional activities ... consciousness. 

Being disenchanted he becomes non-attached. With 
non-attachment he becomes released. When released 
there is knowledge that one is released: "Birth is 
destroyed, the requirements of the holy life have been 
fulfilled, what ought to be done has been done, and 
there is nothing more to be done hereafter." 

Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya 1.136—139, 
trans. P.D.P. 


818 





"Này các Ty-kheo, các óng có tháy mót dói tuong 
của sự chấp thủ nhu thế không?” “Thưa không, bach 
Thé Tôn..” “Lành thay! Ta cũng không thấy bát kỳ cái gi 
như thế. 

Này các Tỳ-kheo, các ông có thể chấp lấy niềm tin 
giáo điều về tự ngã mà khi nắm giữ, nó không làm phát 
sinh đau buồn, sáu bi, khó sở, bát hanh và căng thẳng 
thất vọng. 


Các ông có thấy một cái gì như thế không?” “Thưa 
không, bạch Thế Tôn.” “Lành thay! Ta cũng không thấy 
bất kỳ thứ gì như thế. 

Này các Tỳ-kheo, các ông có phụ thuộc niềm tin giáo 
điều về tự ngã mà khi phụ thuộc vào nó thì nó không 
làm phát sinh đau buồn... Các ông có thấy sự phụ 
thuộc vào niềm tin giáo điều như vậy không ...?" “Thưa 
không, bạch Thế Tôn.” “Lành thay! Ta cũng không thấy 
bất kỳ thứ gì như thế.” 


Này các Tỳ-kheo, khi có cái Ngã, sẽ có ý tưởng “có 
phải sẽ một cái gì đó thuộc về ngã không?” “Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn..” “(Tuy nhiên,) khi một ngã hoặc 
những gì sở hữu của ngã là không thể đạt được trong 
lẽ thật và trong thực tế, thi chẳng phải là phải quan 
điểm giáo điều này được xác định như là, 

“Thế gian là tự ngã, sau khi chết đi, tôi sẽ trở thành 
mãi mãi thường hằng, lâu dài, bát diệt, bản chất không 
đổi và sẽ tồn tại vĩnh viễn,” học thuyết ấy chẳng phải là 
hết sức ngu ngốc hay sao?” 

“Làm sao mà không là ngu ngốc được, bạch Thế 
Tôn, nó hoàn toàn là một học thuyết ngu xuẫn.” 


Này các Tỳ-kheo, đệ tử thánh học nhiều thấy ra như 
thé sẽ trở nên nhàm chán với sắc thân !4... cảm giác... 
tri giác... các hành động tác ý... ý thức. 

Khi tỉnh ngộ, vị ấy sẽ trở nên không bám chấp. Khi 
không bám chấp nên được tự do khỏi trói buộc. Khi 
được tự do khỏi trói buộc, vị ấy biết rằng ta đã giải 
thoát: “Sự sinh ra đã tận, các hạnh thánh đã thành, 
những gì cần đã làm xong, không còn tái sinh nữa.” 


(Kinh Ví dụ con rắn: Kinh Trung bộ I. 136-139, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 








Th.173 Có nghiệp, có quả, nhưng không có ngã 
thường hăng 


Đoạn này thách thức ý niệm rằng những cảm thọ 
đang nảy sinh do nghiệp, những cảm thọ ấy xảy ra cho 
một chúng sanh hoặc đông nhất hoặc hoàn toàn khác 
biệt với chúng sanh đã tạo nghiệp trong đời quá khứ. 
Thay vào đó, nghiệp, kết quả của nó, và con người, 
đêu thuộc trong một dòng tương tục. 

Duyên khởi được xem như là trung đạo giữa thường” 
và đoạn”. “Thường kiến' là tin có một ngã thé thường 
hằng hoặc cái tôi nguyên ven sau khi chết: một linh hòn 
bát tử, cái tôi vinh hằng. Đoạn kién' là tin rằng một cá 
nhân là một tự ngã có thật, nhưng rồi sẽ bị hủy hoại 
hoàn toàn khi chết. 

Duyên khởi có nghĩa là đối với người chưa giác ngộ, 
có sự tái sinh, nhưng tái sinh là sự tiếp nối của một 
dòng tương tục của tôn tại do duyên sinh, không phải là 
sự tiếp nối của một tự ngã bắt biến hoặc kết thúc hoàn 
toàn dòng chảy nhân cách liên tục không gián đoạn. 

Sau khi chết, dòng tương tục nhân cách thay đỗi vẫn 
tiếp tục chảy. Cho đến lúc, nhân cách này có thé trở 
thành khác hẳn với nhân cách bây giờ: và tuy thé, thì 
cái gi sẽ là, sẽ tồn tại, cái đó sẽ được phát triển từ 
những gì mà bởi đó ta đang tôn tại và đang hành động. 


“Thưa Tôn giả Gotama, có phải khó do tự tạo?' Thé 
Tôn đáp: “Này Kassapa, chớ nói như vây’. “Thưa Tôn 
giả Gotama, có phải khổ do kẻ khác tạo?' Thế Tôn đáp: 
Này Kassapa, chớ nói nhu vây’. 

"Thưa Tôn giả Gotama, có phải khó vừa do tự tạo 
vừa do kẻ khác tạo?' Thế Tôn đáp: 'Này Kassapa, chớ 
nói như vậy.. 

"Thưa Tôn giá Gotama, có phải khó không do tự tạo 
cũng không do ké khác tạo, không do cả hai, mà phát 
sanh ngẫu nhiên?' Thế Tôn đáp: 'Này Kassapa, chớ 
nói như vậy.. 


‘Thua Tôn giả Gotama, (vậy) phải chăng không có 
khô?’ ‘Này Kassapa, không phải không có khó, mà có 
khó.' Như vậy, Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả 





Th.173 Karma and its results without a permanent 
Self 


This passage challenges the idea that experiences 
arising due to karma happen to a being who is identical 
to or completely different from the being that did the 
karma / action in a past life. Rather, karma, its results, 
and a person are part of a flow of processes. 

Dependent arising is seen as a middle way between 
'eternalism' and 'annihilationism'. 'Eternalism' is belief 
in a permanent, essential Self or | which will be 
untouched by death: an immortal soul, ‘me’ forever. 
'Annihilationism' is the belief that one is a substantial 
self that is then totally destroyed at death. 

Dependent arising means that for the unenlightened, 
there is rebirth, but rebirth is the continuation of a 
stream of conditioned processes, not the continuation 
of an unchanging Self or a complete end of ongoing 
personal continuity. 

After death, a changing personality-flux flows on. 
Given long enough, this may become very different 
from how one is now: and yet what will be then will 
have developed out of how one is, and acts, now. 


'Good Gotama, is suffering self-produced? The 
Blessed One said: 'Kassapa, do not say that'. 'Good 
Gotama, is suffering other-produced?' The Blessed 
One said: ‘Kassapa, do not say that.’ 

'Good Gotama, is suffering self-produced and other- 
produced?' The Blessed One said: 'Kassapa, do not 
say that.’ 

'Good Gotama, is suffering neither self-produced nor 
other-produced, but arisen by chance?' The Blessed 
One said: ‘Kassapa, do not say that.’ 


'Good Gotama, (then) is there no suffering? 
'Kassapa, it is not that there is no suffering, there is 
suffering.’ "Then, good Gotama, is it that good Gotama 


819 





Th.173 Nghiép và quà cüa nghiép mà khóng có tu 
ngã thường hăng 


Đoạn này thách thức quan điểm rằng những lãnh 
nhận quả từ nghiệp phát sinh bởi nghiệp xảy ra cho 
một chúng sinh giống hoặc hoàn toàn khác biệt với 
chúng sinh đã gây tạo nghiệp trong một kiếp trước. 
Đúng hơn, nghiệp, quả của nghiệp và con người là một 
phân của một dòng tiến trình tương tục. 

Lý tương quan được xem như là một con đường 
trung gian giữa “thuyết thường kiến" và “thuyết đoạn 
kiến.” “Thuyết thường kiến" là tin vào một ngã thường 
hằng, bản thê của ngã hoặc cái Tôi, không liên quan gì 
đến cái chét. một linh hồn bát tử, một cái "tó trường 
tồn. “Thuyết đoạn kiến" là niềm tin con người là một tự 
ngã có thật, nhưng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi 
chết. 

Đối với người chưa giác ngộ, lý tương quan có nghĩa 
là có tái sinh, nhưng tái sinh là sự nói tiếp của một 
dòng Tương quan tương tục, không phải là sự nói dài 
của một cái ngã bát bién hay sự chám dứt hoàn toàn 
của dòng tương tục nhân tính đang tiếp diễn. 

Sau khi chết, dòng tương tục nhân tính thay đỗi vẫn 
tiếp diễn. Cho đến khi dòng tương tục nhân tính có thé 
trở nên rát khác so với hiện tai: nhưng điêu gi sẽ xảy ra 
từ cách một người dang sóng và hành động, ngay bây 
giờ. 


“Thưa tôn giả Gotama, khó đau có tự sinh ra không? 
Thế Tôn đáp: “Này Kassapa (Ca-diếp), chớ nói như 
vậy.” “Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ đau do người 
khác tạo ra không?” Thế Tôn đáp: “Này Kassapa, đừng 
nói như vậy.” 

“Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ đau tự sinh ra và 
do người khác tạo ra không?” Thế Tôn đáp: “Này 
Kassapa, chớ nói như vậy. 

“Thưa tôn giả Gotama, khó đau không phải tự sinh ra 
cũng không phải do người khác sinh ra, mà chỉ tình cờ 
phát sinh?” Thế Tôn đáp: “Này Kassapa, chớ nói như 
vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, (vậy) phải chăng không có 
khô đau?” “Này Kassapa, không phải là không có khô 
đau, mà là có khô đau.” “Vậy, Thưa tôn giả Gotama, có 








Gotama không biết, không thấy khổ?' 'Này Kassapa, 
Ta biết, Ta thấy khổ.'... 


'Dai Đức, xin hãy nói cho con về khổ và hãy chỉ dạy 
con vé khô.’ 


Này Kassapa, khi ngay từ đầu ý tưởng này khởi lên, 
rằng nó làm (tạo nghiệp) và chính nó thọ nhận quả 
(của nghiệp), mà nói rằng khổ do tự tạo, kiến này dẫn 
đến thường kiến. 

Khi với một người bị tác động bởi cảm thọ, ý niệm 
nảy sinh rằng nó làm và người khác lãnh thọ (quả của 
nghiệp), mà nói rằng khổ do kẻ khác tạo, kiến này dẫn 
đến đoạn kiến. 


Lìa xa hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo 
trung đạo: vô minh là duyên cho các hành; các hành là 
duyên cho thức ... [các duyên khác trong chuỗi duyên 
khởi tiếp theo]. 


Acela-kassapa Sutta: Samyutta-nikaya ll.19-20, dich 
Anh P.D.P. 


Th.174 Khóng dóng cüng khóng di ti» dói này 
sang đời khác 


Đoạn này làm cho rõ rằng từ đời này sang đời khác, 
một chúng sanh không giống hệt nhau hay hoàn toàn 
khác biệt nhau. 

Thay vào đó, sự tái sinh sau này phụ thuộc vào sự tái 
sinh trước đó, như là một phần của một loạt các tiến 
trình tương duyên. 


Đức vua nói, “Tôn giả Nãgasena, người tái sanh 
(trong đời sống mới) cũng là người ây hay người 
khác?’ Trưởng lão nói, Vị ây chẳng phải là người ấy, 
cũng chẳng phải là người khác.. 

Cũng như, thưa Đại vương, sữa vắt ra từ con bò, sau 
đó qua thời gian mà biến thành lạc, rồi từ lạc biến 
thành sanh tô, rồi từ sanh tô biến thành thục tô”, cũng 
vậy, thưa Đại vương, người nào nói rằng, “Sữa ấy 
chính là lạc, chính là sanh tô, chính là thục tô”, thì 





does not know and does not see suffering?’ 'Kassapa, I 
do know and see suffering." ... 


‘Venerable sir, tell me about suffering and teach me 
about suffering.’ 


'Kassapa, when the idea is there from the beginning 
that he acts and he (himself) experiences (the karmic 
result), saying that suffering is self-produced, this view 
leads to eternalism. 

When for the person affected by feeling the idea 
occurs that he acts and another experiences (the 
karmic result), saying that suffering is other-produced, 
this view leads to annihilationism. 


Without coming to these two extremes the Tathagata 
teaches the Dhamma in the middle: from ignorance as 
condition are the volitional activities; from the volitional 


activities as condition is consciousness. ... [the other 
conditions in the sequence then follow]. 
Acela-kassapa Sutta: Samyutta-nikaya ll.19-20, 


trans. P.D.P. 


Th.174 Neither the same nor different from life to 
life 


This passage makes clear that from life to life, a 
being is neither identically the same nor completely 
different. 

Rather, the later rebirth is dependent on the earlier 
rebirth, as part of a series of processes that condition 
each other. 


The king said, ‘Venerable Nãgasena, is he who 
arises (in a new life) the same or is he another?' The 
Elder said, 'He is not the same and he is not another. 


As, sire, milk taken from a cow would after a time turn 
into curds, and from curds into butter, and from butter 
into ghee, so, sire, would one who spoke thus, "That 
milk itself is precisely those curds, precisely that butter, 
precisely that ghee", would he, sire, saying this, be 


820 





phải là tôn giả Gotama không biết và không thấy khó 
đau?” 


"Này Kassapa, Ta biết và Ta thấy khó đau.”... “Bạch 
Đại đức, xin Ngài hãy nói cho con biết vé khó dau và 
dạy con vé khó đau.” 


"Này Kassapa, khi ý tưởng ngay từ lúc bát đầu, 
người đó tạo nghiệp và người đó (tự anh ta) nhận (quả 
báo), mà nói rằng khổ là tự sinh, quan điểm này dẫn 
đến thuyết thường kiến. 

Đối với người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, ý tưởng 
này phát sinh rằng anh ta hành động và người khác 
lãnh nhận (quả báo, nghiệp báo), nói rằng khổ là do 
người khác tạo ra, quan điểm này dẫn đến thuyết đoạn 
kiến. 


Xa lìa hai cực đoan này, Như Lai dạy pháp trung 
đạo: do từ vô minh sinh ra các hành động tác ý, do từ 
các hành động tác y sinh ra ý thức... [Những duyên 
khác trong chuỗi lý tương quan tiếp tục]. 


(Kinh Mi-tiên ván đáp 40-41, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.174 Không giống cũng không khác nhau từ 
đời này sang đời khác 


Đoạn này nói rõ rằng từ kiếp này sang kiếp khác, một 
chúng sinh không hoàn toàn giống nhau và cũng không 
hoàn toàn khác nhau. 

Đúng hơn, sự tái sau phụ thuộc vào sự tái sinh trước 
đó, như một phần của chuỗi tương duyên. 


Đức vua nói rằng: “Tôn giả Nãgasena, người sinh ra 
(trong một kiếp sống mới) là cùng người ày hay anh ta 
là người khác?” Trưởng lão nói, “Người ây không giống 
và người ấy không phải là người khác... 

Như là, thưa Đức vua, sữa lấy từ một con bò sau 
một thời gian sẽ trở thành sữa đông và từ sữa đông 
thành bơ và từ bơ thành bơ sữa loãng, vì vậy, thưa bệ 
hạ, có người đã nói là, “Sữa đó chính là sữa đông, 
chính là bơ đó, chính là bơ sữa đó,” thưa bé hạ, người 








người ấy, thưa Đại vương, nói như vậy là nói đúng 
chăng?' 'Chẳng phải, thưa Tôn giả, những thứ ấy có là 
do sữa áy.’ 

'Cũng như vậy, thưa Đại vương, chuỗi tương tục vận 
hành; cái này sanh, cái kia diệt; nó vận hành như thể 
chẳng có gì trước, chẳng có gì sau; cũng vậy chẳng 
phải là người ây, cũng chẳng phải là người khác, tính 
cho đến thức tối hậu áy.’ 


Milindapañha 40—41, dịch Anh P.H. 


Th.175 Ngã thông thường là thức dé tu tập một 
cách trí tuệ 


Những đoạn này cho tháy rõ rằng ngã (atta) trong 
nghĩa thường dùng là tự mình, cái ngã thực nghiệm 
biểu hiện trong dòng tương tục thân tâm có thé được 
thé nghiệm, được chấp nhận; đó là tự ngã thắng tiến 
trong tu đạo, để cho một nhân cách trở nên an tĩnh, 
mạnh mẽ và khéo tập trung, là một bậc đại nhân (xem 
trong *Th. 70). 

Một điểm quan trọng của điêu này là trí tué cho phép 
họ thấy rằng cái ngã thực nghiệm có thé thay dói không 
liên quan gì tới Ngã thé vinh hằng. 


Đây đường di Dai Thánh (mahatta: đại ngã), đường 
Đại Tiên (mahesi) du hành; ai hành theo Phát day... sé 
dứt trừ khó dau. 


Pathamana-kuhana Sutta: Itivuttaka 28-29, dịch Anh 
P.H. 


Đạo Sư, Đệ nhất Tiên trong đời, tùy hành đệ tử (A-la- 
hán) đã tự tu (bhãvifa-affa: tự minh đã tu), kê đó hữu 
học cũng đang tu. 


Bahujanahita Sutta: Itivuttaka 79-80, dich Anh P.H. 


Th.176 Khã di chấp thân là ngã 


Đức Phật không nhận thân hay tâm là Ngã”. Trong tư 





speaking correctly?' 'O, no, venerable sir, they come 
into being because of it.' 

‘Even so, sire, a continuity of processes runs on; one 
arises, another ceases; it runs on as though there were 
no before, no after; so neither the one nor other is 
reckoned as the last consciousness.' 


Milindapafiha 40—41, trans. P.H. 


Th.175 The ordinary self is something to cultivate 
wisely 


These passages make clear that self in the everyday 
sense of ‘oneself, the empirical self in the form of the 
stream of mental and physical processes that can be 
experienced, is accepted, and is something that the 
practice of the path enhances, so that a person 
becomes calm, strong, and well-centred, a spiritually 
great man or woman (see in *Th.70). 

An important aspect of this is the wisdom which 
enables them to see that the changeable empirical self 
has nothing to do with a permanent Self-essence. 


This is the path by which great selves, great seers 
have fared; whoever practises this as has been taught 
by the Buddha will ... bring about the end of the painful. 


Pathamana-kuhana Sutta: ltivuttaka 28-29, trans. 


P.H. 

For the Teacher, the great sage, is the first in this 
world, his successor is his (arahant) disciple, the one of 
developed self. Then, in addition, there is also the one 
in training ...' 


Bahujanahita Sutta: Itivuttaka 79-80, trans. P.H. 


Th.176 It is better to see body as Self 


The Buddha did not take the material body or any 
821 





nói điều này, có nói đúng hay chăng?” “Ò không, thưa 
Tôn giả, những thứ ấy có chính là từ sữa.” 

Cũng như thế, thưa bệ hạ, chuỗi tương tục vẫn tiếp 
diễn: cái này sinh, cái kia diệt; nó diễn tiến như thể 
chẳng có gì trước, không gì có sau; cũng thế, chẳng 
phải là người ấy, cũng không phải là người khác thì 
không định được đâu là ý thức sau cùng. 


(Kinh Mi Tiên ván đáp 40-41, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.175 Cái tôi thông thường là thứ cần trau dồi 
một cách thông minh 


Những đoạn này làm sáng tỏ rằng “cái tói' theo nghĩa 
thông thường là “tự minh," “cái tô? thường nghiệm dưới 
dạng dòng tương tục của thân và tâm, là quá trình 
được trải nghiệm, thừa nhận và là sự tăng tiến trên 
đường tu tập; cho đến khi một người trở nên điềm tĩnh, 
manh mé và có sức dinh cao, trở nên một người nam 
hoặc người nữ hiền trí (xem trong *Th.70). 

Một khía cạnh quan trọng của điều này là trí tuệ cho 
phép họ thấy rằng cái tôi thường nghiệm (empirical 
self) có thé thay đổi được thì không liên quan gì đến 
một bản thê của cái tôi thường hằng. 


Đây là con đường của đại ngã của bậc Thánh trí, 
người thân cận các bậc hiền trí vĩ đại đã vượt qua; bát 
kỳ ai thực tập điều này như đã được đức Phật dạy 
sẽ... kết thúc khổ đau. 


(Kinh Pathamana-kuhana: Kinh Phật thuyết như vậy 
28-29, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Bậc Đạo sư, bậc hiền triết vĩ đại, là người đầu tiên 
trên thế gian này, người tiếp nối là Vị đệ tử (A-la-hán) 
của Ngài, người đã tiến tu. Sau đó, còn có thêm vị hữu 
học cũng đang tu..." 


(Kinh Lợi ích cho nhiều người: Kinh Phật thuyết như 
vậy 79-80, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.176 Tốt hơn nên xem thân là ngã 


Đức Phật không coi cơ thê vật chất (thân) hay bắt kỳ 








tưởng Án-dó có đại, Ngã, được xem như một thực thé 
có định và bát bién, duy trì một nhát thê tuyệt đối. 

Theo các vị Thượng toa bộ, sát-na đình trú của tâm 
ngắn hơn của sắc, vì vậy, tuy thông thường đa phân 
cháp dóng tương tục của tâm là Ngã, nhưng thực tế 
có nhiều cơ sở hon đề cháp thân là Ngã: 


Này các tỳ-kheo, phàm phu không học Thánh pháp 
có thé nhàm chán, ly nhiễm, giải thoát thân do bón dai 
tạo thành này. Vì sao? 

Này các tỳ-kheo, thân do bốn đại tạo thành này được 
thấy có tăng, có giảm, có chấp thủ, có xuất ly. 

Do vậy phàm phu không học Thánh pháp có thể 
nhàm chán, ly nhiễm, giải thoát thân do bốn đại tạo 
thành này. 


Này các ty-kheo, phàm phu không hoc Thánh pháp 
không đủ khả năng dé có thé yém ly, ly nhiễm, giải 
thoát cái được gọi là tâm, là ý, là thức. Vì sao? 

Này các tỳ-kheo, phàm phu không học Thánh pháp 
trong lâu dài chấp chát, xem là của ta, và chấp thủ, 'cái 
này là của tôi, tôi là cái này, cái này là tự ngã của tôi”. 

Do vậy, phàm phu không học Thánh pháp không đủ 
khả năng dé có thể nhàm chán, ly nhiễm... thức. 


Này các tỳ-kheo, thật tốt hơn cho phàm phu không 
học kết luận rằng thân do bốn đại tạo thành này là tự 
ngã, hơn là đối với tâm (là tự ngã). Vì sao? 

Này các tỳ-kheo, thân do bốn đại tạo thành này đươc 
thấy đình trú một năm, hai, ba, bốn, năm, mười, hai 
mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, đứng vững một 
trăm năm và nhiều hơn nữa. 

Còn cái gọi là tâm này, hay ý, hay thức này, cả đêm 
và ngày sanh khói như là cái này và diệt mát nhu là cái 





aspect of mental life as ‘Self. In ancient Indian thought, 
‘Self, is seen as an entity which is fixed and 
unchanging, retaining an absolute identity. 

The Buddha found that transience is actually a more 
characteristic feature of mental life than of the life of the 
body so, even though people more often get attached 
to their mental processes as ‘Self, there are actually 
more grounds for taking body as ‘Self’. 


Monks, it may happen that the unlearned ordinary 
person would be disenchanted with, have non- 
attachment towards and be released from this body 
composed of the four great elements. What is the 
reason? 

Monks, of this body composed of the four great 
elements, he sees growth and decline, taking up and 
laying aside. 

Therefore the ordinary person gets disenchanted 
with, has non-attachment towards, and is released from 
this body composed of the four great elements. 


Monks, an ordinary person does not think it fit to be 
disenchanted with, to have non-attachment towards 
and to be released from what is referred to as the mind, 
or the mental faculty, or consciousness. What is the 
reason for this? 

Monks, for a long time the ordinary person had 
become immersed in it, made it his own and grasped it 
as, this is mine, | am this, this is my Self’. 

Therefore, an ordinary person does not think it fit to 
be disenchanted with, to have non-attachment towards 

.. consciousness. 


Monks, it would be better for the ordinary person to 
conclude that this body composed of the four elements 
is Self rather than that the mind (is Self). What is the 
reason? 

Monks, he sees this body composed of the four 
elements remaining for one year, two, three, four, five 
years, for ten, twenty, thirty, forty, fifty years, remaining 
for a hundred years and even more. 

As for this mind, or mental faculty or consciousness, 


822 





khía canh nào cüa dói sóng tinh thán (tám) là “Bản 
ngã.” Trong tư tưởng. Án Độ có đại, “Bản ngã,” được 
xem như một thực thê có định và bắt biến, duy trì một 


bản sắc tuyệt đói. 15” 

Đức Phật nhận thấy rằng sự thoáng qua thực sự là 
một đặc điểm đặc trưng của đời sóng tinh thần hơn là 
đời sóng cüa thán thé, vi vậy, mặc dù con người 
thường gắn các quá trình tinh thần của họ như là “Bản 
ngã," nhưng thực ra có nhiều cơ sở hơn dé coi thân thé 
là “Bản ngã.” 


Này các Tỳ-kheo, có thể một người bình thường 
không có học giáo pháp sẽ nhàm chán, từ bỏ và được 
giải thoát khỏi thân bao gồm bốn đại này. Vì sao? 

Này các Tỳ-kheo, vị ấy thấy ra, ở tám thân có bón đại 
này, sự tăng trưởng và tàn hoại, bám chấp và xuất ly. 

Do đó một người bình thường sẽ nhàm chán, không 
có sự dính mắc và sẽ được giải thoát khỏi thân bao 
gồm bốn đại này. 


Này các Tỳ-kheo, một người bình thường không có 
học giáo pháp sẽ không đủ năng lực để nhàm chán, 
không bị dính mắc vào và thoát khỏi những gì trói buộc 
được gọi là tâm trí, tinh thần hay ý thức. Vì lý do gì? 

Này các Tỳ-kheo, một người bình thường trong thời 
gian dài đắm chìm trong trói buộc, biến nó thành của 
riêng mình và bám chấp nó như là, “cái này là của tôi, 
cái này là tôi, đây là tự ngã của tôi.” 

Vì vậy, một người bình thường sẽ không đủ năng lực 
dé nhàm chán, xua di ảo tưởng, dé không bi dính mắc 
vào... thức. 


Này các Tỳ-kheo, sẽ tốt hơn cho một người bình 
thường không học giáo pháp kết luận rằng thân với 
bốn đại này là ngã còn hơn xem tâm là (là ngã). Lý do 
là gì? 

Này các Tỳ-kheo, vị ấy thấy thân này gồm bốn đại 
còn lại trong một năm, hai, ba, bốn, năm, mười, hai 
mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm, tồn tại một 
trăm năm và thậm chí hơn nữa. 

Còn cái tâm này, hay ý và hay thức này cả ngày và 








khác. 


Assutavaà Sutta: Samyuffta-nikaya 11.95, dịch Anh 
P.D: P: 


Th.177 Xå ly năm uán như trẻ nhỏ bó đồ chơi 


Đoạn này cho thấy rằng chấp trước của chúng ta vé 
các yếu tó tạo thành thân tâm giống như sự gắn bó của 
trẻ nhỏ với những ngôi nhà bằng bùn, hoặc lâu đài 
bằng cát. 

Chúng ta nên buông bỏ chúng dé cảm nghiệm cái 
siêu việt chúng, Niết- bàn. 


Ví như, này Ràdha, các trẻ nhỏ trai hay con gái vui 
đùa với những ngôi nhà bằng đất bùn, chừng nào 
chúng chưa ly nhiễm tham, ly nhiễm dục, chưa dứt trừ 
thân ái, dứt trừ khát khao, dứt trừ nhiệt tình, dứt trừ 
khát ái nơi các ngôi nhà đất bùn ấy, chúng còn chìm 
đắm, yêu thích đối với những ngôi nhà đất bùn ấy, trân 
quý, xem như tài sản của mình. 

Cho đến khi nào chúng ly nhiễm tham, ly nhiễm dục, 
dứt trừ thân ái, dứt trừ khát khao, dứt trừ nhiệt tình, dứt 
trừ khát ái nơi các ngôi nhà đất bùn ấy, thì bọn chúng, 
bằng tay và chân mình phá sập, phá vỡ và phá tan 
chúng, không chơi với chúng nữa; 

cũng vậy, này Rãdha, ông hãy phá tan sắc, phá vỡ 
nó, phá sập nó, không chơi với nó. Ông hãy đi theo 
đạo tích đoạn tận khát ái990, . phá tan tho... tưởng... 
hành... thức. Này Ràdha, ái tận này, là Niét-bàn. 


Satta Sutta: Samyutta-nikàya 11.190, dich Anh P.D.P. 


Th.178 Năm uán như đống bot 


Những bài kệ này được đức Phật nói lên sau khi 


quan sát dám bọt trên sóng Hàng. Chúng có thé được 
xem là Trống, rỗng, không thật. 
Chúng chỉ ra rằng các chuỗi tương tục danh sắc cũng 





night and day it arises as one thing and ceases as 
another. 


Assutavã Sutta: Samyutta-nikàya 11.95, trans. P.D.P. 


Th.177 Abandon the five categories of existence 
as children abandon toys 


This passage indicates that our attachment for the 
factors making up body and mind is like the attachment 
of children for houses of mud, or sand castles. 

We should let go of them so as to experience that 
which transcends them, nirvana. 


Just as Rãdha, boys or girls playing with mud houses 
are attached to those mud houses, derive amusement 
(from them), treasure them, and treat them as their 
belonging as long as their greed, interest, love, thirst, 
excitement, and craving for the mud houses is not 
dispelled, 

but when the greed, interest, love, thirst, excitement, 
and craving is dispelled, they, with their hands and feet 
scatter them, break them up and destroy them, putting 
them out of play; 

in the same way, Rãdha, you too should scatter 
material form, break it up, destroy it, put it out of play. 


You should take the path of destruction of craving? 49 
. Scatter feeling ..., perception..., volitional activities 
., consciousness. The destruction of craving, Radha, 

is nirvana. 


Satta Sutta: Samyutta-nikàya 11.190, trans. P.D.P. 


Th.178 The five categories of existence as like 
foam 


These verses are given by the Buddha after watching 
foam on the river Ganges that could be seen to be 
‘void, hollow, insubstantial. 

They indicate that the processes of body and mind 


823 





đêm, nó khởi lên như cái này và chám dứt như môt cái 
khác. 


(Kinh Hạng người ít nghe: Kinh Tương ưng I. 95, do 
P.D.P. dịch tiéng Anh). 


Th.177 Từ bỏ ngũ nhóm như trẻ nhỏ từ bỏ đồ 
chơi 


Đoạn này chỉ ra rằng sự bám cháp của chúng ta đối 
với các yêu tó tạo nên thân và tâm cũng giống như sự 
gắn bó của trẻ em đối với những ngôi nhà bằng đắt bùn 
hoặc lâu đài bằng cát. 

Chúng ta nên buông bỏ chúng dé trải nghiệm siêu 
việt lên chúng, đó là niết-bàn. 


Cũng giống nhu Ràdha, những bé trai hay bé gái 
chơi đùa với những ngôi nhà bằng đất bùn, chừng nào 
chúng còn quyến luyến với những ngôi nhà bằng bùn 
đó, thích thú (từ chúng), quý trọng chúng và xem chúng 
như là thuộc mãi về mình thì lòng tham thích của 
chúng, quan tâm, yêu thích, khát khao, hứng thú và 
thèm muốn đối với những ngôi nhà bằng đất không bị 
xua tan, 

nhưng khi tham, thích, yêu, khát, phán khích và thèm 
muốn bị không còn, chúng dùng tay chân đập tan, phá 
vỡ và tiêu hủy, loại trừ các ngôi nhà bằng đất bùn nặn 
đó ra khỏi cuộc chơi. 

Cũng vậy, Rãdha, Ông cũng nên xua đi sắc, phá vỡ 
nó, phá hủy nó, loại nó ra khỏi cuộc chơi. Ông nên đi 
theo con đường từ bỏ tham ái1Ồ... loại trừ cám xúc..., 
tri giác..., tâm tư..., nhận thức. Rãdha, sự kết thúc 
tham ái là niết-bàn. 

(Kinh Chúng sanh: Kinh Tương ung II. 190, do 
P.D.P. dich tiéng Anh). 


Th.178 Năm nhóm nhu bot nước 


Những câu kệ này được đức Phát dạy sau khi quan 
sát đám bọt nước trên sông Hằng. Đám bọt được nhìn 
thấy là “trống không, rỗng không, không có thực”. 

Chúng chỉ ra rằng các tiến trình của thân và tâm 








tương tự, là trống rỗng, không có gì chắc thật dáng dé 
chấp là bản ngã hay ngã sở thường hăng. 


Sắc giống như đống bọt, 

Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng như là quáng năng, 
Hành như thân cây chuói,951 
Thức ví như huyền thuật. 


Phena Sutta: Samyutta-nikaya 11.142, dịch Anh P.H. 


Th.179 Niét-bàn là vô ngã 


Hai đoạn trích đầu cho thấy rằng trong các pháp, 
Niét-bàn là vô vi, và rằng trong khi mọi pháp hữu vi đêu 
vô thường và khó, thì tất cả pháp, kê cả Niét-bàn, đều 
vô ngã. 

Tuy nhiên, đoạn trích thứ ba nói rằng Niết-bàn không 
chỉ là thường (vì nó vượt khỏi thời gian) và lạc, nhưng 
có một só phẩm tánh mà những pháp vô ngã không có. 


Dù các Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay không 
xuất hiện ở thế gian, thì pháp ấy vẫn thường trụ, là 
pháp trụ tánh, pháp quyết định tánh: “Tất cả các hành 
là vô thường”... ‘Tát cá các hành là khô’... ‘Tát cả các 
pháp là vô ngã’. 


Uppādā Sutta: Anguffara-nikaya 1.286, dịch Anh P.H. 


Trong các pháp, những gi là hữu vi hay vô vi, ly tham 
được xem là tôi thượng trong tât cả, tức là sự nhiép 
phục kiêu mạn... tịch diệt, Niêt-bàn. 


Pasāda Sutta: Anguttara-nikãya II.34, dịch Anh P.H. 


Quán năm thủ uán là vô thường, vị ấy chứng đắc tùy 





are likewise empty of any substance than can be 
reliably held on to as a permanent identity or 
possession. 


Material form is like a large glob of foam 

Feeling is like a water bubble, 

Perception is like a mirage, 

Volitional activities are like the trunk of a banana 
tree, 990 


Consciousness is like a magician's magical illusion. 


Phena Sutta: Samyutta-nikàya 1.142, trans. P.H. 


Th.179 Nirvana as non-Self 


The first two of these passages indicate that among 
the elements of existence (dhammas), nirvana is 
unconditioned, and that while all conditioned things are 
impermanent and painful, all dhammas, including 
nirvana, are non-Self. 

The third passage, though, says that nirvana is not 
only permanent (as it is beyond time) and pleasurable, 
but has some of the qualities that non-Self things lack. 


Whether Tathagatas are born or Tathagatas are not 
born, that element has certainly stayed, the fact that 
things have stayed (as such) the regularity of 
phenomena: 'All conditioned things are impermanent 

. 'All conditioned things are painful' ... 'Everything is 
non-Self'. 


Uppada Sutta: Anguttara-nikaya 1.286, trans. P.H. 


As far as there are things conditioned or 
unconditioned, | non-attachment is declared the 
foremost of them, that is to say, the crushing of pride ... 
cessation, nirvana. 


Pasada Sutta: Anguttara-nikàya 1.34, trans. P.H. 


Seeing the five  grasped-at categories as 


824 





cũng trống rỗng như thé, không có bát ky cái gì chắc 
chắn, có thé được xem là ngã hoặc sở hữu của ngã 
thường hàng. 


Thân thé (sắc) giống như một khói bọt lớn. 
Cảm xúc (thọ) gióng như bong bóng nước. 
Tri giác (tưởng) nhu là ảo ảnh. 

Các hoạt động tác ý (hành) như thân chuối Í 7. 
Ý thức giống ví nhà ảo thuật. 


(Kinh Bot nước: Kinh Tương ung IIl. 142, do. P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.179 Niết-bàn là phi ngã 


Hai đoạn đầu của các trang này chỉ ra rằng trong số 
các sự vật, niét-bàn là vô vi và trong khi moi pháp hüru 
vi là vô thường và khó, tắt cả các sự vật, kê cà Niết- 
bàn, đều là phi ngã. 

Tuy nhiên, trong đoạn thứ ba nói rằng niét-bàn không 
chỉ thường hằng (vì nó vượt qua thời gian) và lạc, mà 
còn có một số phẩm chát mà những pháp phi ngã 
không có. 


Cho dù Như Lai. xuất hiện trong đời hay không xuất 
hiện thì pháp ấy vẫn thường còn, bản chất như thị của 
pháp vẫn tồn tại, quy luật của pháp là: “Tất cả pháp 
hữu vi đều vô thường..” jas “Tất cả pháp hữu vi đều là 
khổ đau”... “Tất cả pháp hữu vi đều phi ngã.. 


(Kinh Xuất hiện: Kinh Tăng chi |. 286, do P.H. dich 
tiêng Anh). 
Trong những pháp hữu vi hay vô vi, sự không chấp 


thủ được xem là quan trọng nhất trong tất cả, tức là sự 
phá tan ngã mạn... tịch tinh, niét-bàn. 


(Pasada Sutta: Anguttara-nikaya (Kinh Tăng chi) M. 
34, do P.H. dich tiéng Anh). 


Thấy chấp vào năm nhóm tâm vật ly là vô thường, vi 








thuận nhẫn, thấy “diệt tận năm thủ uán là thường, Niét- 
bàn’. 


Quán năm thủ uán là khó, vị áy chứng đắc tùy thuận 
nhân, Quán “diệt tận của ngũ thủ uán là lạc, Niét-bàn'... 


không duyên bởi cái khác, Niét-bàn'. 


.. là cái khác,... 


.. là hoại,... bất hoại tánh, Niét-bàn'.... 


.. là hư,... bát hư, Niét-bàn'. 
.. là không,... thắng không, Niết-bàn'. 
.. là vô ngã,... thắng nghĩa, Niét-bàn'.... 


.. là không chắc thật,... chắc thật, Niét-bàn'.... 


‘Là cái khác’ là phép quán vô ngã (như là)... Tà 


hoại... là hư”... là không’... Tà vô ngã’... là không 
chắc thật... 

Vipassanà-katha: Patisambhidamagga  11.238—242, 
dich Anh P.H. 

ĐẠI THỪA 


Bản tánh của trí tuệ 


M.129 Chánh trí thấy các phẩm tánh siêu việt của 
Pháp thân Phật 


Dù cho bằng hết thảy tịnh trí của mình, các A-la-hán, 
Bích- chi-phật cũng chẳng thé lãnh hội được Pháp thân 
của Như Lai hay cảnh giới Nhất thiết trí của Ngài. 
Chúng sanh nào tin lời Phật, nên khởi tín tâm nơi 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Đó không phải kiến chấp điên 
dào.992 





impermanent, he gains patient acceptance accordingly, 
seeing 'the cessation of the five grasped-at categories 
is permanent, nirvana'. 


Seeing the five categories as painful, he gains patient 
acceptance accordingly, seeing 'the cessation of the 
five grasped-at categories is blissful, nirvana'. ... 


.. as other, ... not conditioned by another, nirvana’. 


.. as disintegrating, ... not of a nature to disintegrate, 


nirvana’. ... 
.. as hollow, ... not hollow, nirvana". 
.. as empty, ... the ultimate empty thing, nirvana’. 
.. as non-Self, ... the ultimate goal, nirvana’. 


.. as lacking an essence, ... essence, nirvana’. ... 


As other' is contemplation of non-Self (as are) ... 'as 


disintegrating’ ... 'as hollow’ ... as empty’ ... 'as non- 
Self ... 'as lacking an essence". 

Vipassanà-katha: Patisambhidamagga  lI.238-242, 
trans. P.H. 

MAHAYANA 


The nature of wisdom 


M.129 True wisdom sees the wonderful qualities 
of the Buddha's Dharma-body 


Even with all their purified understanding, arhants 
and solitary-buddhas do not apprehend the Dharma- 
body of the Tathãgata, nor the extent of his 
omniscience. Any living beings who have faith in the 
words of the Buddha should believe in permanence, in 
pleasure, in an essential self, and in purity. These are 


825 





áy chứng được tùy thuận nhẫn, thấy “sự chám dứt của 
chấp vào năm nhóm tâm vật lý là thường hằng, niết- 
bàn.” 


Thấy chấp vào năm nhóm tâm vật lý là khổ, vị ấy 
chứng được tùy thuận nhân, tháy “sự châm dứt của 
cháp vào năm nhóm tâm vật lý là lạc, niét-bàn."...... 


...như là cái khác,... 
khác, niét-bàn." 


không bị tương quan bởi cái 


. như đang tan hoại,... không có bản chất là tan 


hoại, niết-bàn.”... 


.. như hư không,... không hư không, niét-bàn... 


...hhu trống rỗng,... đều trống rỗng cuối cùng (tháng 
không), niét-bàn." . 


...như phi ngã,... mục tiêu tối hậu, niét-bàn.." 


.. như thiếu một bản thé,... bản thé, niết-bàn.”... 

“Như cái khác” là sự quán chiếu về phi ngã (như 
là).. . "như tan hoại”... “như hu không”... “trông rồng”... 
“như phi ngã”... “như thiếu một bản thé." 


(Phần Giảng vé minh sát. Bộ Phân tích đạo 
(Patisambhidamagga) |l. 238-242, do P.H. dịch tiêng 
Anh). 


DAI THUA 
BẢN CHÁT CUA TRÍ TUE 


M.129 Chánh trí thấy ra những phẩm chát siêu 
việt của pháp thân Đức Phật 


Ngay cả với tất cả trí thanh tịnh của mình, các vị A-la- 
hán và các vị Phật Độc giác cũng không thể hiểu được 
pháp thân của Như Lai, cũng như mức độ toàn giác 
của Ngài. Bất kỳ chúng sinh nào có niềm tin vào lời 
đức Phật dạy đều nén tin vào sự thường hằng, hanh 
phúc, chân ngã và thanh tịnh. Đây không phải là những 








Đó là gọi là chánh kiến. Vì sao vậy? Bởi vì Pháp thân 
của Như Lai là thường ba-la-mật, lạc ba-la-mật, ngã 
ba-la-mát, và tịnh ba-la-mật. 

Ai thấy Pháp thân của Phật như vậy thời có chánh 
kiến. Ai có chánh kiến tức là con chân thật của Phật, từ 
miệng Phật sanh, từ Chánh pháp sanh, từ Pháp mà 
hóa sanh, là người thừa tự pháp. 


Šimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taishõ vol.12, text 


353, ch.12, p.222a20-25, dich Anh T.T.S. and D.S. 
Duyên khởi 


M.130 Duyên khởi và tái sanh mà không có một 
tự ngã 


Đoạn này cho thấy mười hai chi duyên khởi (xem 


*Th.158 và *V.74) một dòng chảy liên tục của chuỗi 


tương tục vô ngã lưu chuyên trong đời này và từ đời 
này sang đời khác. 


Duyên khởi mười hai chi này, với phạm vi các nhân 
duyên khác nhau, là chẳng phải thường cũng chẳng 
phải vô thường, chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải vô 
vi, chẳng phải không nhân cũng chẳng phải không 
duyên, chẳng có người cảm thọ, 

cũng không tạo ra cái gì là sở tri, không phải là pháp 
khả tận, không phải là pháp khả hoại, không phải là 
pháp khả diệt, đã tồn tại từ vô thủy, chẳng gián đoạn, 
lưu chuyển như dòng sông. 


Bốn chi của duyên khởi mười hai chi này sanh khởi 
như là chuỗi nhân quả tương tục, làm nhân hội tụ mười 
hai chỉ duyên khởi này. Bốn chỉ là gì? Đó là: vô minh, 
ái, nghiệp, và thức. 





not distorted views, S51 

These are in fact right views. Why is this? lt is 
because the Dharma-body of the Tathagata is the 
perfection of permanence, the perfection of pleasure, 
the perfection of essential selfhood, and the perfection 
of purity. 

Someone who views the Dharma-body of the Buddha 
in this way possesses right view. Someone who 
possesses right view is a true child of the Buddha. He 
is born from the Buddha's mouth, from the true 
Dharma. He is created by the true Dharma. He is the 
heir to the Dharma. 

Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taisho vol.12, text 
353, ch.12, p.222a20-25, trans. T.T.S. and D.S. 


Dependent arising 


M.130 Dependent arising and rebirth without an 
essential self 


This passage sees the twelve factors of dependent 
arising (see *Th.158 and *V.74) as a constant flux of 
impersonal processes that flows on within this life and 
from life to life. 


This twelvefold dependent arising, with its range of 
different causes and conditions, is neither permanent 
nor impermanent. lt is neither conditioned nor 
unconditioned. It lacks neither causes nor conditions. It 
has no sensations. 

It does not cause anything to be known. It is not 
something which can be exhausted. It is not something 
which can be destroyed. It is not something which can 
cease. It has existed since beginningless time. It is not 
separate. It flows along like the stream of a river. 


Four aspects of this twelvefold dependent arising 
arise as the process of causality, and they lead to the 
kind of action that brings things together. What are 
these four aspects of dependent arising? They are: 
ignorance, craving, action, and consciousness. 


826 





nhận thức điên đảo, méo mó.18 

Đây là tầm nhìn chân chánh. Vì sao? Đó là bởi vì 
pháp thân của Như Lai là sự hoàn hảo của thường 
hằng, hạnh phúc, chân ngã và thanh tịnh (thường ba- 
la-mật, lạc ba-la-mật). 

Người nào thấy pháp thân của Phật theo cách này 
thời có tầm nhìn chân chánh. Người có tầm nhìn chân 
chánh là người chân chính của đức Phật. Vị ấy được 
sinh ra từ miệng của đức Phật, từ chánh pháp chân 
thật. Vị ấy từ pháp hoá sinh. Vị ấy là kẻ thừa tự pháp. 


(Kinh Śrīmālādevī-simhanāda, Đại Chánh 12, bản 
văn 353, chương 12, tr. 222a20-25, do T.T.S. và D.S. 
dịch tiêng Anh). 


TƯƠNG QUAN 


M.130 Tương quan và tái sinh mà không có một 
ngã thé 


Đoạn này xem mười hai mắc xích sự sống (xem 
*Th.158 và *V.74) như một dòng chảy liên tuc của 
chuỗi tương tuc phi ngã trong cuộc sóng này và từ đời 
này sang đời khác. 


Mười hai mắc xích sự sống này, với nhiều nhân và 
duyên khác nhau, không phải là thường hằng cũng 
không phải là vô thường. Nó không là hữu vi và chẳng 
phải vô vi. Nó chẳng phải không nhân và chẳng phải 
không duyên. Nó chẳng có cảm xúc. 

Nó không gây ra bắt cứ điều gì là được biết đến (sở 
tri). Nó không phải là pháp có thé cạn kiệt. Nó không 
phải là pháp có thé bị hủy hoại. Nó không phải là một 
cái gì đó có thé chám dứt. Nó đã tồn tại từ thời vô thủy. 
Nó không tách rời. Nó trôi chảy như một dòng sông. 


Bốn chi của mười hai mắc xích sự sống này sinh ra 
như một tiến trình nhân quả và chúng gắn kết các chỉ 
phần còn lại với nhau. Bốn chi của lý tương quan này 
là gi? Đó là: vô minh, tham ái, nghiệp và thức. 








Thức có tác dụng làm nhân bởi vì tự tánh của nó là 
hạt giống (chủng tử). Nghiệp có tác dụng làm nhân bởi 
tự tánh của nó là đồng ruộng. 

Vô minh và ái có tác dụng làm nhân bởi tự tánh của 
chúng là phiền não. Nghiệp và phiền não sản sanh ra 
hạt giống thức. Nghiệp có tác dụng như cánh đồng cho 
hạt giống thức. 

Ái tưới nuóc?93 cho hạt giống thức. Vô minh rải hạt 
giống thức. Nếu các duyên này chẳng có, thời hạt 
giống chẳng thể sanh trưởng. 


Nghiệp không nghĩ rằng, “Ta có tác dụng như cánh 
đồng cho hạt giống thức.' Ái không nghĩ rằng, “Ta tưới 
nước cho hạt giống thúc.’ Vô minh không nghĩ rằng, 
‘Ta rải hạt giống thức.' Hạt giống thức không nghĩ rằng, 
"Ta sanh thành nhờ bởi các duyên này.’ 


Hạt giống thức, đã được rải bởi vô minh, lớn lên 
trong cánh đồng của nghiép,994 nảy mầm bởi tám ướt 
của ái. Nơi này và nơi kia, trong chỗ sanh khởi trong 
thai mẹ, nó làm cho danh sắc nảy thành màm.555 

Sự nảy mầm của danh sắc này chẳng phải tự tác, 
chẳng phải tha tác, chẳng phải cả hai cùng tạo tác, 
chẳng phải do Tự Tại Thiên tạo tác, chẳng phải do thời 
tính tao tác, không tự tánh (pakrfi) sanh, không y cứ 
trên bát kỳ tác nhân riêng lẻ nào, cũng chẳng phải sanh 
mà không có nhân nào. 

Từ sự gặp gỡ của cha mẹ trong khi hóa hop, dày ái 
dục, và từ sự tụ hội của các duyên khác, nơi này và nơi 
kia, trong sự sanh khởi trong thai mẹ, khi các nhân 
duyên đầy đủ, nó làm cho danh sắc nảy thành mầm 
giữa các pháp vô chủ, vô sở hữu, vô sở nhiếp, như hư 
không, tự tánh như huyễn. 


Cũng như vậy, có năm yếu tố cho nhãn thức sanh 
khởi. Năm yếu tố ấy là gì? Nhãn thức khởi duyên nơi 
mắt, sắc, ánh sáng, hư không, và tác ý. Mắt có tác 
dụng làm sở y cho nhãn thức. Sắc có tác dụng làm sở 





Consciousness functions as a cause because its 
inherent nature is that of a seed. Action functions as a 
cause because its inherent nature is that of a field. 

lgnorance and craving function as causes because 
their inherent nature is that of the defilements. Action 
and the defilements bring about the seed of 
consciousness. Action functions as the field for the 
seed of consciousness. 


Craving waters? 92 the seed of consciousness. 
lgnorance scatters the seed of consciousness. If these 
conditions are not present, the seed does not develop. 


Action does not think, ‘I function as the field for the 
seed of consciousness’. Craving does not think, ‘I water 
the seed of consciousness’. Ignorance does not think, ‘I 
scatter the seed of consciousness’. The seed of 
consciousness does not think, 1 come into being 
because of these conditions'. 


which has been 


scattered by ignorance, grows in the field of action, 953 
sprouting because of the moisture of craving. Here and 
there, in the place of arising in the mother's womb, it 


causes the sprout of mind and body to germinate.994 

This sprout of mind and body does not create itself, it 
is not created by another, it is not created by both, it is 
not created by a god, it does not develop over time, it 
does not arise from an essential nature, it is not 
dependent on any single factor, and yet does not arise 
without any cause. 

From the coming together of the mother and father in 
sexual union, filled with pleasure, and from the coming 
together of other conditions, here and there, in the 
place of arising in the mother's womb, when the causes 
and conditions are sufficient, it causes the sprout of 
mind and body to germinate amongst phenomena 
which have no master, no idea of possession, no 
property, which are like space, and which are 
characterised by illusoriness in their inherent nature. 


The seed of consciousness, 


In the same way, there are five factors which bring 
about the arising of eye-consciousness. What are these 
five factors? Eye-consciousness arises conditioned by 
the eye, by (visual) form, by light, by space, and by the 

827 





Thức vận hành nhu một nguyên nhân bởi vi bản chát 
của nó là hạt giống. Hành tác động như một nguyên 
nhân bởi vì bản chất của nó là của một noi hạt giống 
tăng trưởng (cánh đồng). 

Vô minh và tham ái vận hành như là nguyên nhân 
bởi vì bản chất của chúng là phiền não. Hành và phiền 
não duyên cho hạt giống của thức. Hành hoạt động 
như một lĩnh vực duyên cho hạt giống của thức. 

Tham ái tưới tám19 cho hat gióng của tâm thức. Vô 
minh gieo rắc hạt giống của thức. Nếu không có những 
điều kiện này, hạt giống không thể phát triển. 


Hành động không nghĩ là, “Tôi vận hành như cánh 
đồng cho hạt giống của thức..” Tham ái không nghĩ 
rằng, “Tôi tưới tâm hạt giống thức.” Vô minh không 
nghĩ là, “Tôi gieo rắc hạt giống thức.” Hạt giống của 
thức không nghĩ rằng, “Tôi sinh ra là bởi những duyên 
này.” 


Hạt giống của thức, đã bị gieo rắc bởi vô minh, phát 
triển trong lĩnh vực của hành,20 nảy mầm vì ẩm ướt 
của ái dục. Nơi này, nơi kia, sinh ra trong thai mẹ, nó 
làm mầm danh và sắc đâm chòi.21 

Màm sống của thân và tâm không tự tạo, không do 
người khác tạo ra, không do cả hai cùng tạo tác, nó 
không được sáng tạo bởi vị trời, nó không phát triển 
theo thời gian, không sinh ra từ ngã thể, không phụ 
thuộc vào bát kỳ yếu tố don lẻ nào và cũng không phát 
sinh vô cớ. 

Từ sự kết hợp giữa mẹ và cha trong tính dục, đầy 
nhục cảm và từ sự gặp gỡ các duyên khác, nơi nầy và 
nơi kia, sinh trong bào thai mẹ, khi nhân và duyên hội 
đủ, nó nó làm mầm danh và sắc đâm chồi giữa các sự 
vật không có chủ, không có khái niệm về sở hữu, 
không có thuộc tính, giống như hư không và tự tánh 
như huyễn. 


Cũng như vậy, có năm yếu tố làm khởi sinh thị giác. 
Năm yếu tố này là gì? Thị giác khởi sinh bởi mắt, bởi 
sắc (thị giác), bởi ánh sáng, không gian và bởi sự chú 
ý. Mắt có chức năng như cơ sở (sở y) cho thị giác. Sắc 








duyên cho nhãn thức. 

Ánh sáng có tác dụng chiếu soi. Hư không có tác 
dụng không chướng ngại. Tác ý có tác dụng suy xét. 
Nếu các duyên này không có mặt, nhãn thức chẳng thể 
sanh khởi. 

Nếu nội nhãn xứ không khiếm khuyết, và sắc, ánh 
sáng, hư không, cùng tác ý cũng không khiếm khuyết, 
thì khi tất cả chúng tụ hội, nhãn thức phát sanh. Mắt 


không nghĩ, “Ta có tác dụng làm sở y cho nhãn thức.' 
Sác không nghĩ, “Ta có tác dung làm sở duyên cho 
nhãn thức." 


Ánh sáng không nghĩ, ‘Ta có tác dụng chiếu soi.' Hư 
không không nghĩ, “Ta có tác dụng không chướng 
ngai. Tác ý không nghĩ, “Ta có tác dung suy xét. 

Nhãn thức không nghĩ, “Ta sanh do bởi các duyên 
này.' Tuy vậy, khi các duyên này có mặt, nhãn thức 
sanh khởi. Các căn còn lại cũng được phân tích như 
vậy. 


Chẳng có pháp nào lưu chuyển từ thế gian này sang 
thế gian khác,59 nhưng khi các nhân và duyên dày 
đủ, nghiệp và quả báo của nghiệp có thể được thi thiết. 
Ví như hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt được thấy 
trong tám gương hoàn toàn trong sáng. 

Chẳng có khuôn mặt nào di chuyển vào tắm gương, 
mà khi nhân duyên đầy đủ, thì khuôn mặt được thấy. 
Cũng như vậy, chẳng có gì rời khỏi thế gian này và 
chẳng có gì đi đến thế gian khác, mà khi nhân duyên 
dày đủ thì nghiệp và quả báo của nghiệp được chiêu 
cảm. 


Ví như đĩa mặt trăng đi theo quỹ đạo của nó 4000 
do-tuần (42000 do- tuần, theo bản Tạng) phía trên 
chúng ta. Ảnh của nó có thể được thấy trong chậu 
nước nhỏ. Đĩa mặt trăng không rời khỏi cô của nó trên 
hư không mà di chuyển vào chậu nước nhỏ, nhưng khi 
nhân duyên đầy đủ thì mặt trăng ảnh hiện. 

Cũng như vậy, chẳng có gì rời khỏi thế gian này và 





focusing of attention. The eye functions as the basis of 
eye-consciousness. Form functions as the object of 
eye-consciousness. 

Light functions as illumination. Space functions to 
reveal. The focusing of attention functions as 
concentration. If these conditions are not present, eye- 
consciousness does not arise. 

If the internal sense-base of the eye is not impaired, 
and form, light, space, and the focusing of attention are 
not impaired, then when they all come together, eye- 
consciousness will arise. The eye does not think, ʻI 
function as the basis of eye-consciousness'. Form does 
not think, ʻI function as the object of eye- 
consciousness’. 

Light does not think, ‘I function as illumination for 
eye-consciousness'. Space does not think, ‘I function to 
reveal for eye-consciousness. The focusing of 
attention does not think, ‘I function as concentration for 
eye-consciousness'. 

Eye-consciousness does not think, ‘I come into being 
because of these conditions'. Stil, when these 
conditions are present, eye-consciousness arises. The 
remaining faculties should be analysed in the same 
way. 


There is no phenomenon which passes from this 


world to another world, 999 but when the causes and 
conditions are sufficient, action and the fruit of action 
can be recognised. It is like the reflection of a face seen 
in a mirror which is completely clean. 

There is no face which has passed into the mirror, but 
when the causes and conditions are sufficient, the face 
can be recognised. In the same way, nothing departs 
from this world and nothing reaches another, but when 
the causes and conditions are sufficient, action and the 
fruit of action can be recognised. 


It is like the disc of the moon which follows its course 
4000 leagues above us. Its reflection can be seen in a 
small pool of water. The disc of the moon does not 
depart from its place in the sky and pass into the small 
pool of water, but when the causes and conditions are 
sufficient, the disc of the moon can be recognised. 

In the same way, nothing departs from this world and 


828 





nhu là dói tuong cüa thi giác. 

Ánh sáng có chức năng chiếu sáng. không gian có 
chức năng không ngăn ngại. Sự chú ý có chức năng 
như sự tập trung. Nếu những nhân duyên này không 
hội đủ, thị giác không khởi sinh. 

Nếu cơ quan bên trong của mắt không bị hư hỏng 
(the internal sense-base: nội nhãn xứ), sắc, ánh sáng, 
không gian và sự chú ý không bị suy giảm thì khi tất cả 
hội đủ, thị giác sẽ phát sinh. Mắt không nghĩ rằng, “Tôi 
hoạt động như cơ sở của thị giác.” Sắc không nghĩ, 
“Tôi hoạt động như đối tượng của thị giác.” 

Anh sáng không nghĩ, “Tôi hoạt động như sự soi 
sáng cho thị giác.” Không gian không nghĩ, “Tôi không 
ngăn ngại thị giác.” Sự chú ý không nghĩ rằng, “Tôi 
hoạt động như sự tập trung cho thị giác.” 

Thị giác không nghĩ rằng, “Tôi sinh ra do những nhân 
duyên này.” Tuy nhiên, khi những điều kiện này có mặt 
thì thị giác phát sinh. các giác quan còn lại cũng được 
phân tích tương tự. 


Không có pháp nào truyền từ thế giới này sang thế 
giới khác,22 nhưng khi nhân duyên dày đủ thì hành 
nghiệp và quả của hành nghiệp có thể được nhận biết. 
Nó giống như hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt thấy 
trong một tắm gương hoàn toàn trong sạch. 

Không có khuôn mặt nào đi vào trong gương, nhưng 
khi đủ nhân duyên thì khuôn mặt có thể được nhận ra. 
Cũng như vậy, không có gì rời khỏi thế gian này và 
không có gì đi đến thế gian khác, nhưng khi nhân và 
duyên hội đủ thì hành nghiệp và quả của nó có thể 
được nhận ra. 


Nó giống như đĩa mặt trăng theo lộ trình của nó 4000 
do-tuàn trên chúng ta. Ảnh phản chiếu của nó có thể 
được nhìn thấy trong một vũng nước nhỏ. Mặt trăng 
không rời khỏi vị trí của nó trên bầu trời và đi vào một 
vũng nước nhỏ, nhung khi nhân duyên đầy đủ thì có 
thể nhận ra mặt trăng. 

Cũng thế, không có gì rời khỏi thế giới này và không 








chẳng có gì đi đến với thế gian khác, mà khi nhân 
duyên đây đủ thì nghiệp và quả báo của nghiệp được 
tương cảm. 


Ví như lửa cháy khi củi có mặt làm duyên. Nếu củi 
không thích hợp, thời lửa chẳng cháy. 

Cũng như vậy, hạt giống thức sanh khởi từ nghiệp và 
phiền não, nơi này và nơi kia, trong chỗ sanh khởi 
trong thai mẹ, khi các nhân và duyên dày đủ, nó làm 
cho danh sắc nảy thành mầm giữa các pháp vô chủ, vô 
sở hữu, vô sở nhiếp, như hư không, tự tánh như 
huyễn. Như vậy, mối quan hệ duyên sinh của duyên 
sinh nội tại được thấy. 


Salistamba Sütra, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.131 Ai tháy duyén khói là tháy Pháp, và do dó 
tháy Phát 


Đoạn này bắt đầu liên kết hai lời phát biểu trong 
*Th. 165 và *Th.2, vé thắy duyên khởi, Pháp và Phát. 

Nhưng trong mô tả duyên khởi là vô sanh, nó áp 
dụng một mô tả chỉ được dùng cho Niết-bàn trong Phật 
giáo Thượng tọa bộ. 


Từ Thị (Maitreya) Bồ-tát ma-ha-tát nói với tôn giả Xá- 
lợi Tử (Šäriputra): ‘Này tôn giả Xá-lợi Tử, đức Thế Tôn, 
Pháp Chủ, Chánh Biến Tri, đã từng nói, 

“Tỳ-kheo nào thấy duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy 
Pháp là thấy Phật.” “Duyên khởi” ở đây có nghĩa là gì? 
“Duyên khởi” có nghĩa như sau: Khi cái này có, cái kia 
có. Từ sự sanh của cái này, cái kia sanh.99/... 

[Kể ra mười hai chi duyên khởi. Mỗi chi được mô tả 
là duyên của chỉ tiếp theo và mỗi chi diệt được mô tả là 
dẫn đến chỉ kế tiếp diệt.] 

Đây là điều Thế Tôn thuyết về duyên khởi. 





nothing reaches another, but when the causes and 
conditions are sufficient, action and the fruit of action 
can be recognised. 


It is like when fire burns when fuel is present as a 
condition. If there is insufficient fuel, the fire does not 
burn. 

In the same way, the seed of consciousness, which 
arises from action and the defilements, here and there, 
in the place of arising in the mother's womb, when the 
causes and conditions are sufficient, it causes the 
sprout of mind and body to germinate amongst 
phenomena which have no master, no idea of 
possession, no property, which are like space, and 
which are characterised by illusoriness in their inherent 
nature. This is how the causal dependence of internal 
dependent arising is to be viewed. 


Sálistamba Sūtra, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.131 One who sees dependent arising sees the 
Dharma, and hence the Buddha 


This passage starts off by linking two statements 
found at *Th.165 and "Th.2, on seeing dependent 
arising, the Dharma and the Buddha. 

But in describing dependent arising as 'unborn', it 
applies a description applied only to nirvana in 
Theravada Buddhism. 


The bodhisattva, the great being Maitreya said to the 
Venerable Šãriputra, ‘Venerable Sariputra, the Blessed 
One, the Master of the Dharma, the Omniscient One 
has said, 

"A monk who sees dependent arising sees the 
Dharma. One who sees the Dharma sees the Buddha." 
What is meant by "dependent arising" here? By 
"dependent arising", the following is meant: This being, 


that becomes. From the arising of this, that arises.996 


[The twelve conditioning links are then listed. Each 
link is described as being the condition for the following 
one, and the cessation of each link is described as 
leading to the cessation of the following one.] 


829 





có gì đến được thé giới khác, nhưng khi nhân và duyên 
hội đủ thì hành nghiệp và quả của hành nghiệp có thê 
được nhận biêt. 


Nó giống như khi lửa cháy khi nhiên liệu có mặt như 
một duyên (điều kiện). Nếu không đủ nhiên liệu, lửa 
không cháy. 

Cũng vậy, hạt giống của thức do hành nghiệp và 
phiền não, nơi này, nơi kia, nơi xuất hiện của thai bào, 
khi nhân duyên hội đủ thì sẽ nảy mầm trong tâm và 
thân, giữa các sự vật không có chủ, không có khái 
niệm vé sở hữu, không có thuộc tính, gióng nhu hư 
không và tự tánh như huyễn. Đây là mối quan hệ 
tương quan của lý tương quan được nhìn thấy. 


(Kinh Sàlistamba, do D.S. dịch tiếng Anh). 


M.131 Người nào thấy lý tương quan thì thấy 
Pháp và do đó thây Phật 


Đoạn này bắt đầu bằng két nói hai lời phát biểu ở 
*Th. 165 và *Th.2, vé tháy lý tương quan, pháp và Phát. 

Nhưng khi mô tả lý tương quan là “không sanh" (vô 
sanh), nó dùng mô tả chỉ áp dung cho niét-bàn trong 
Phật giáo Theravada. 


Dai Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) nói với tôn giả Xá-ợi- 
phát (Sariputra), “Tôn già Sariputra, đức Thế Tôn, Bậc 
Đạo sư, Bậc Toàn giác đã nói, 

"Ty-kheo nào thấy lý tương quan thì thấy Pháp. Ai 
thấy pháp là thấy Phật...” Vậy “lý tương quan” (duyên 
khởi) ở đây có nghĩa là gì? “Lý tương quan” có nghĩa 
như sau: Cái này có, cái kia có. Cái này sinh, cái kia 
sinh"23.... 

[Mười hai chi tung quan tiếp sau đó đã dược liệt kê. 
Mỗi chi được mô tả nhu là duyên (điều kiện) cho chỉ 
tiếp theo sau và sự diệt (kết thúc) của chi được mô tả 
là dẫn đến sự diệt của chi sau đói]. 

Đây là điều mà đức Thế Tôn đã mô tả về lý tương 
quan. 








Pháp là gì? Đó là thánh đạo tám chỉ: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tán, chánh niệm và chánh dinh. 

Đây là điều đức Thế Tôn thuyết về thánh đạo tám chỉ 
và chứng đắc Niết-bàn là quả của nó. 


Phật, Thế Tôn ở đây là gì? Vị giác ngộ tất cả các 
pháp được gọi là Phật, vị có tuệ nhãn của bậc thánh, vị 
có Pháp thân, vị thấy được hết thảy các pháp cần tu 
học và là vị đã viên mãn việc tu hoc. 


Vị ấy thấy duyên khởi ra sao? Ở đây, Thế Tôn nói, 
“Ai thây duyên khởi là thường hãng, không thọ 
mang,998 ai thấy như thật chẳng sai, là vô sanh, vô 
khởi, vô tác, vô vi, vô ngại, vô y, lợi ích,S5 kiên có, bát 
hủy, bát diệt, bát hoại, vô tự tánh, thời là thầy Pháp. 

Ai thây Pháp như vậy, là thường hăng, vô ngã... vô 
tự tánh, thời là thây Phật, có vó thượng Pháp thân. Bởi 
do trí tuệ toàn hảo này, vị ây đặc được hiéu biét rõ ràng 
vê Pháp của các bậc thánh. 


Salistamba Sütra, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Suy nghiém có phé phán vé y niém Thuong dé 
sáng tao 


M.132 Bác bó vé sáng tao chü 
Doan trích này tiép tuc mót chü dé trong *Th.169, néu 


lên một số luận chứng được thấy trong các luận chứng 
thé tục bác bỏ Thượng dé tạo chủ, mặc dù không thảo 





This is what the Blessed One has described as 
dependent arising. 


What is the Dharma? It is the noble eightfold path: 
right view, right resolve, right speech, right action, right 
livelihood, right effort, right mindfulness, and right 
meditative concentration. 

This is what the Blessed One has described as the 
Dharma, the noble eightfold path and the attainment of 
nirvana, which is its fruit. 


What is the Buddha, the Blessed One, here? One 
who has woken up to all phenomena is called a 
Buddha, one with the eye of noble wisdom, one who 
possesses the Dharma-body, who sees all the qualities 
of those who are training and those who have 
completed the training. 


How does he see dependent arising? Here, the 
Blessed One said, "One who sees dependent arising 


as being constant, as having no life-force, 997 as being 
without any life force, who sees it properly as not being 
false, as unborn, unarisen, not created, unconditioned, 


unrestrained, not based on anything, beneficial, 999 
secure, indestructible, undecaying, unceasing, with no 
inherent nature, sees the Dharma. 

One who sees the Dharma in this way, as being 
constant, as having no life-force ... with no inherent 
nature, sees the Buddha, who has the body of the 
unsurpassed Dharma. Because of this perfect 
knowledge, he attains a clear understanding of the 
Dharma of the noble ones. 


Sálistamba Sūtra, trans. from Sanskrit by D.S. 


Critical reflections on the idea of a creator God 
M.132 Arguments against a creator God 


This passage continues a theme found in *Th.169. It 
raises some of the same arguments found in secular 
arguments against a creator God, though does not 


830 





Pháp là gi? Dó là dao thánh tám ngành: tàm nhin 
chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, 
hành vi chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực 
chân chánh, chánh niệm và chánh định. 

Đây là điều mà đức Thế Tôn đã mô tả như là giáo 
pháp, con đường thánh tám nhánh cao cả và sự đạt 
được niết-bàn, là quả vị của nó. 


Phật, Thế Tôn, ở đây là gì? Bậc đã giác ngộ tất cả 
các sự vật được gọi là Phật, vị có tuệ nhãn, vị sở hữu 
Pháp thân, vị thấy tất cả phẩm chất của những người 
đang đào tu học (hữu học) và những người đã viên 
mãn tu học (vô học). 


Vị ấy thấy lý tương quan như thế nào? Ở đây, Thế 
Tôn nói, “Ai thấy lý tương quan là thường hằng, không 
có thọ mạng (mạng căn),24 là không có sinh lực, ai 
thấy như thật không sai, không sinh (vô sinh), không 
khởi (vô khởi), không tạo tác (vô tác), không điều kiện 
(không duyên), không ngăn ngại, không dựa vào bắt kỳ 
điều gì, lợi ích,29 kiên cố, không thé phá hủy, không 
tàn hoại, không ngừng nghỉ, không tự tánh thì là người 
thấy được Pháp. 

Người thấy pháp theo cách này, như thường hằng, 
như không có nền tảng mạng sống... không có tự tánh, 
là người thấy đức Phật, là người có pháp thân vô 
thượng. Do trí tuệ toàn thiện này, vị ấy đạt được sự 
thấu suốt về giáo pháp của các bậc Thánh. 


(Kinh Sàlistamba do D.S. dịch tiếng Anh). 


PHÁN BIỆN QUAN TRONG VÉ Y TƯỜNG "DÁNG 
SÁNG THÉ" 


M.132 Biện luận phản bác về ý niệm Thượng dé 
(Chúa trời, Thiên chủ) sáng thê 


Đoạn này tiếp tục một chủ dé được tìm thấy trong 
"Th. 169. Nó néu lén mót só bién luận tương tự được 
tìm thây trong các cuộc tranh cãi thê tục phản bác chúa 








luận vé ý niệm rằng một đắng thân linh như váy có thé 
cho phép tự do y chí. 

Luận chứng ở đây nói rằng bắt cứ điều gì được tạo ra 
bởi một Thượng dé đơn nhất thường hằng, những cái 
đó cũng sẽ là thường hằng và đơn nhất, nhưng những 
điều chúng ta kinh nghiệm rõ ràng là vô thường, và đa 
dạng. 

Một Thượng đế tạo ra các sanh loại sanh dưới cõi 
người, thời không thé là nhân từ. Néu điều ác mà người 
ta làm đến từ ma quỷ, không phải từ Thượng đế, thì 
Thượng dé đó chẳng phải là toàn năng; nếu nó đến từ 
chính con người, thì vị ấy cũng không phải là toàn 
năng; và nếu nó đến từ vị ấy, thế thì vị ấy không nhân 
từ. 


Khi đức Phật thuyết về bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
sâu này, có ngoai đạo tên Vi-mat-dé (Vimati) trong hội 
chúng rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật, 

'Bạch Thế Tôn, Phật nói tất cả pháp xưa nay không 
sanh, tự tánh thanh tịnh. Nghĩa này không đúng. Tự 
Tại Thiên là thường hằng, là cha mẹ của tất cả vạn vật, 
sinh ra các pháp, tạo tác và an bài thế gian. Lại có 
người thuyết răng, 

“Thần ngã (Atman) sinh ra tất cả các pháp. Ngã này 
trụ trong tâm lớn bằng ngón tay cái.” Lại có người 
thuyết rằng, “Tất cả pháp do hòa hợp sanh ra.” Vì sao 
nay nói là không sanh?' 


Thế Tôn nói với Vi-mat-dé, 'Ta sẽ theo ý ông mà trả 
lời những câu hỏi trên dé đoạn trừ sự nghi ngờ của 
ông. Ông hãy lắng nghe cho kỹ. Như ông đã nói, “Tự 
Tại Thiên là thường hằng, sinh ra tất cả.” 

Như vậy, tất cả vạn vật được sanh bởi vị ấy cũng 
phải là thường hằng. Vạn vật được vị ấy sanh ra thời 
phải đồng tánh với vị ấy. Nếu ông cho rằng chẳng phải 
vậy, bởi cái gì được sanh thời trước sau biến đổi, do 
vậy chẳng thường trụ, như vậy ông mâu thuẫn với lời 
trước của mình. 

Điều này không đúng. Vì sao vậy? Vì dụng không lìa 
thể nên phải là thường hằng, thể không lìa dụng thế thì 
phải là không thường hằng. 

Nếu Tự Tại Thiên là thường hằng, thời những gì vị 





discuss the idea that such a deity might allow free will. 

It argues that anything created by an eternal and 
unitary God would also be eternal and unitary, yet the 
things we experience are clearly not eternal, and are 
diverse. 

A God who created beings in sub-human rebirths 
could not be compassionate. If evil done by people 
comes from a devil, not God then he is not all powerful; 
if it comes from people themselves, he is not all 
powerful; and if it comes from him, then he is not 
benevolent. 


When the Buddha had explained the profound 
doctrine of the perfection of wisdom, a non-Buddhist in 
the audience called Vimati rose from his seat and 
addressed the Buddha, saying, 

'Blessed One, Buddha, you have said that no 
phenomena which arise have an inherent nature, and 
that none are pure by nature. This is not true. The Lord 
God is eternal. He is the Father and Mother who begets 
all beings, and gives rise to all phenomena. He is the 
Creator who creates, forms, and sustains the world. 

The Atman, the essential self, gives rise to all 
phenomena. This essential self rests in the centre of 
the heart, the size of a thumb. All phenomena arise 
through the combination of many other phenomena, so 
why do you say that they are non-arisen?' 


The Blessed One said to Vimati, ‘I will answer your 
question in order to free your mind from doubt. Listen 
closely. You claim that, "The Lord God is eternal. He 
has created everything." 

As a corollary, all things created by him would also be 
eternal. Ontologically, everything he creates must be of 
the same being as him. If you think that this is not the 
case, because what is created is ever- changing, and 
thus impermanent, then you contradict your previous 
statement. 

This is not acceptable. Why not? Whatever is created 
cannot be alienated from the essence of its creator. It 
must, therefore, be eternal. Conversely, the essence of 
the creator cannot be alienated from what is created, 


831 





sáng tạo, mặc dù không thảo luận vé y tưởng rằng vi 
thân linh như thé có thé cho phép tự do ý chí. 

Nó lập luận rằng bắt cứ thứ gì được tạo ra bởi một 
Thượng dé vĩnh hằng và duy nhát cũng sẽ là vĩnh cửu 
và độc nhất, nhưng những thứ chúng ta trải nghiệm rõ 
ràng không phải là vô thường và đa dạng. 

Một Thượng đế đã tạo ra những chúng sinh tái sinh 
trong cõi người không thé từ bi được. Nếu điều ác do 
con người làm đến từ ma quy, khóng phải từ Thượng 
dé thì vị ây không phải là có tát cả quyên năng; nêu 
điều ác đến từ chính con người thì vị ấy cũng không 
phải là có tát cả quyên năng; và néu nó đến từ Thượng 
dé thì Thượng dé quả là không nhân từ. 


Khi đức Phật giải thích về giáo lý thậm thâm vé trí tuệ 
toàn thiện (Bát-nhã ba-la-mật), có một người ngoại đạo 
trong thính chúng tên là Vimati (Vi-mat- -dé) đứng dậy từ 
chỗ ngồi của mình và thưa với đức Phật, rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn, Bậc tỉnh thức, Ngài đã nói rằng 
các sự vật xuất hiện vốn không có tự tánh và không có 
pháp nào có bản chất thanh tịnh. Điều này không đúng. 
Thiên chủ là vĩnh cửu, Ngài là Cha và Mẹ sinh ra tất cả 
chúng sinh và sinh ra tất cả các sự vật. Ngài là đắng 
sáng tạo, tạo tác và duy trì thế gian. 

Thần ngã (Atman), ngã thể, sinh ra van pháp. ngã 
thể này nằm ở giữa trái tim, có kích thước bằng ngón 
tay cái. Tất cả các sự vật sinh ra nhờ sự kết hợp của 
nhiều pháp khác, vậy tại sao Ngài lại nói rằng chúng 
không có sinh ra?” 


Đức Thế Tôn nói với Vimati: “Ta sẽ trả lời câu hỏi 
của ông để giải nghi cho ông”. Hãy lắng nghe. Ông nói 
rằng, “Thiên chủ là vĩnh cửu. Thiên chủ đã tạo ra mọi 
thứ.” 

Như một hệ quả tất yếu, mọi thứ do vị ấy tạo ra cũng 
sẽ là vĩnh cửu. Về mặt bản thé, mọi thứ vi cấy tạo ra 
phải cùng bản thể với vị ấy. Nếu ông nghĩ rằng không 
phải như vậy, bởi vì những gì được tạo ra luôn thay đổi 
và do đó vô thường thì ông đã mâu thuẫn với lời nói 
trước đây của mình. 

Điều này không thể chấp nhận được. Tại sao không? 
Bất cứ thứ gì được tạo ra đều không thể ngược với 
bản chất của người tạo ra nó. Do đó, nó phải là vĩnh 
cửu. Ngược lại, bản thể của đắng sáng tạo không thể 








ấy sanh ra cũng phải là thường hằng. Nếu là như vậy, 
sao chúng có lúc tồn tai, có lúc không tồn tại? 

Đã không thường tồn tại thì sao gọi là thường hằng? 
Theo ý nghĩa này, Tự Tại Thiên năng sanh tất phải 
đồng với cái tạo vật sở sanh, thế thì nhất định Tự Tại 
Thiên là không thường hằng. 


Vả, cái sở sanh đã nhiều, tức chẳng có cái một. Nếu 
là một thời không có gì sai biệt, nhưng muôn loài có 
từng loại riêng biệt, như vậy sao gọi là mót?960 


Lai nữa, nếu Tự Tai Thiên sanh ra tất cả, thời vị ấy 
không nhân từ. Nếu có lòng nhân từ thì nên làm cho 
hữu tình đều sinh trong cõi trời, người dé hưởng sung 
sướng, 

sao lại làm cho các hữu tình chịu tám khổ, sinh trong 
ba đường xáu96! chịu đủ các khổ? Nếu có lòng nhân 
từ sao lại tự mình sanh, tự mình an bài, tự mình hại 
hữu tình? 


Nếu Tự Tại Thiên là đơn nhất, là thường hằng, thế 
thì tất cả những gì được sanh ra thảy không bị biến 
đổi, sao có chủng loại dị biệt, sanh diệt vô thường, lãnh 
thọ sự bát tịnh này trong năm thú? 


Ví như thấy quả tức biết được nhân của nó. Nên biết 
Tự Tại Thiên không thường hằng, không đơn nhất. 
Nếu tốt đẹp là do Tự Tại Thiên, còn thô ác bắt thiện là 
do quỷ Tắt-xá-giá làm ra, 

nói như vậy thì không hợp lý. Nếu thiện là do Tự Tại 
Thiên, còn ác là do quỷ Xá-giá, thiện ác trái nhau, sao 
gọi là Tự Tại (tuyệt đối tự to tự tại nên gọi là Chúa)? 

Vả, hữu tình tạo ác thì nhiều, người tu thiện thì ít, tức 
là quỷ Tát-xá-giá thắng vượt Tự Tại Thiên. 





and must, therefore, be impermanent. 

If the Lord God the Creator is eternal, his creatures 
must also be eternal. If this is the case, how is it that 
we can observe that they exist at one point in time, and 
not at another? 

If they do not have permanent existence, how can 
they be eternal? In the same way, if the Lord God the 
“Creator” is like his creatures, he will also undoubtedly 
be impermanent. 


Moreover, "creation" is diverse in many ways. There 
is no unitary oneness. If it were one, there could be no 
diversity. How can individual things in the world be 
0ne?999 


Furthermore, if the Lord God is the Creator who has 
created everything, he then has no compassion. If he 
had compassion, he would have caused all living 
beings to be born as human beings or gods, and to 
experience constant pleasure. 

Would he really abandon living beings to the eight 
kinds of suffering? Would he let them fall into the three 


states of misfortune, 260 and undergo great suffering? lf 
he had compassion, how could he create living beings 
out of himself, and then harm them? 


If the Lord God the Creator is one and eternal, 
everything that he has created should be unchanging. 
Why are living beings impermanent? Why do they 
come into existence, and then become extinct? Why do 
beings in the five realms suffer from this kind of 
impurity? 


When one sees an effect, one understands the 
cause. In just the same way, the Lord God is neither 
one nor eternal. One might claim that whatever is 
excellent has been created by the Lord God, whilst 
whatever is inferior and evil has been created by the 
Devil. 

This, however, does not accord with reason. Why 
not? If whatever is good does in fact come from the 
Lord God, and whatever is bad from the Devil, then 


832 





xa rời những gi được tao ra và do đó, phải là vô 
thường. 

Nếu Thiên chủ, Đắng tạo hóa là vĩnh cửu thì các tạo 
vật của Ngài cũng phải vĩnh cửu. Nếu đúng như vậy, 
làm sao chúng ta có thể quan sát được rằng chúng tồn 
tại ở một thời điểm, chứ không phải tại một thời điểm 
khác? 

Nếu chúng không tồn tại vĩnh viễn thì làm sao chúng 
là vĩnh hằng được? Tương tự như vậy, nếu Thiên chủ 
là *Dáng tao hóa” giống như những tạo vật của Ngài thi 
chắc chắn Ngài cũng sẽ vô thường. 

Hơn nữa, “sự sáng tạo” rất đa dạng theo nhiều cách. 
Không có sự nhất thé. Nếu nó là một thì không thé có 
sự đa dạng. Làm thế nào những thứ riêng lẻ trên thế 
giới có thé là duy nhất? 26 


Hơn nữa, nếu Thiên chủ là Dáng sáng tạo, vi đã tạo 
ra vạn vật thì ngài không có lòng từ bi. Nêu vị ây có 
lòng từ bi, vị ây sẽ khién tát cả chúng hữu tinh được 
sinh ra làm người hoặc chư thiên và luôn hưởng lạc 
thú. 

Liệu vị ấy có thực sự bỏ rơi chúng sinh trong tám loại 
khổ đau? Sao vị ấy có để họ rơi vào ba cõi khó,27 và 
hứng chịu những khó đau lớn lao? Nêu vị ây có lòng bi 
mân, sao ông ta có thê tự tạo ra chúng sinh, sau đó lại 
làm hại họ? 


Nếu Thiên chủ, Đắng sáng tạo là một và vĩnh cửu thì 
mọi thứ mà Ngài ta đã tạo ra đều không thay đổi. Tại 
sao chúng sinh vô thường? Tai sao chúng sinh thành, 
sau đó bị diệt vong? Tại sao chúng sinh trong năm cõi 
phải chịu loại ô uế này? 


Khi ta nhìn thấy quả át ta biết được nguyên nhân. 
Cũng như thế, Thiên chủ không phải là duy nhất cũng 
chẳng phải là vĩnh cửu. Người ta có thể cho rằng bắt 
kỳ cứ thứ gì thiện lành đều được tạo ra bởi chúa Trời, 
ngược lại những thứ gì thấp kém và xấu ác đến từ ma 
quy. 

Tuy nhién, nói thé thi khóng hop ly. Tai sao khóng? 
Néu điều gì tốt đẹp thực sự đến từ chúa trời và điều gì 
xấu ác đến từ ma quỷ thì điều thiện và điều xấu ác đối 








Lại nữa, ông nói hữu tình tạo các điều lành là phần 
của Tự Tại Thiên, tạo các điều ác là do quỷ Xá-giá dạy 
bảo. 

Dé tử của các ông luôn nói như váy, 'Làm lành sinh 
lên trời, làm ác doa địa ngục.' 

Nếu nói sinh lên trời, đọa địa ngục là do tạo thiện ác, 
thì tại sao nói do Tự Tại Thiên tạo nên? 


Giống như vua sai người tuyên bó lệnh cho tài vật, 
chức tước, chỉ nói là vua ban cho, chứ không nói là 
người tuyên lệnh ban. 

Lại như vua sai người giết, nhưng chỉ nói vua giết 
chứ không nói đao phủ giết. 

Cũng vậy, nếu làm lành thì quy về Tự Tại Thiên, còn 
tạo ác thì quy về quỷ Tát-xá-giá, vậy thì vì sao hữu tinh 
chịu khó vui do bởi việc họ làm? 


Do đó nên biết, Tự Tại Thiên nhất định không thể tạo 
ra tất cả. Lại nữa, nếu nói vị ấy là một, thì tại sao hữu 
tình sinh ra vô lượng tâm thiện ác? Cho nên biết rằng 
vị ấy không phải môt. 


Nếu nói tất cả do Tự Tại Thiên tạo ra thì phải thuần 
thiện, sao lại có ác? Khi có người, trong số nhiều 
người, tạo ra nhiều việc ác, thời đó gọi là người ác. 

Nếu chúng sinh làm ác do Tự Tại Thiên, thì cả thế 
gian này đều nói là tội nhân địa ngục tự tạo ác nghiệp, 
sao chỉ nói là do Tự Tại Thiên? Như có người phỉ báng 
kẻ khác, nói họ làm các việc ác thì kẻ ấy nên bị nghiêm 





good and bad are opposed to each other. How then 
can one call the Lord God the Lord God, which implies 
that he is the Lord who is in control of everything? 

Moreover, many living beings are evil-doers, and 
there are only a few who do good. The Devil, it would 
seem, is more powerful than the Lord God. 


Again, you claim that the good done by living beings 
is judged and rewarded by the Lord God, and the evil 
done by them is inspired by the Devil. 

Your disciples always make this claim, saying "Those 
who do good will be born into heaven, and those who 
do evil will fall into hell." 

If being born in heaven or falling into hell is 
determined by one's good or evil deeds, though, how 
can the Lord God be their cause? 


When a king orders one of his subjects to proclaim 
an edict of reward and promotion, we simply say that it 
was bestowed by the king, not by the subject who was 
ordered to make the proclamation. 

Similarly, when a king orders one of his subjects to 
take somebody's life, we say that it was the king who 
killed him, not the subject who was ordered to do so. 

In the same way, the Lord God should be held 
responsible for the good deeds done by living beings, 
and the Devil for their evil deeds. Why should living 
beings suffer because of their evil deeds? 


For these reasons, one can be certain that the Lord 
God is not the Creator who has created everything. 
Furthermore, if he is one (unitary), how could he create 
so many innumerable good and bad minds? In this way 
too, we can know that he is not one. 


If you say that everything comes from the Lord God, 
such that everything is exclusively good, how is it that 
we can see evil? When a man is amongst many other 
people, he is recognized as an evil man. 

People in the world all say that those who do evil 
suffer the outcome of their own evil deeds in hell. If the 
evil done by living beings is caused by the Lord God, 


833 





nghịch nhau. Vậy thi làm sao người ta có thé goi chúa 
là đức chúa Trời, điều này ngụ ý rằng Ngài là chúa là 
Đắng cai quản mọi sự? 

Hơn nữa, nhiều chúng sinh là những kẻ làm điều ác 
và chỉ có một số ít làm điều thiện. Ma quỷ, có vẻ như 
còn mạnh hơn cả chúa Trời. 


Lại nữa, nếu ông cho rằng người làm điều tốt sẽ 
được chúa Trời phán xét và ban thưởng, còn kẻ điều 
ác do chúng làm là do Ma quỷ dắt dẫn. 

Các môn đồ của Chúa luôn khẳng định điều này, 
rằng “Người làm điều tốt sẽ được sinh lên thiên đàng, 
còn những kẻ làm điều ác sẽ bị đọa vào địa ngục”. 

Tuy nhiên, nếu việc sinh lên thiên đàng hay đọa vào 
địa ngục được xác định bởi hành động thiện hay ác 
của một người thì làm thế nào Đức chúa trời tạo nên 
họ? 


Khi vị vua hạ lệnh cho một trong những cận thần của 
mình ban bố một sắc lệnh khen thưởng và ban chức, 
chúng ta chỉ cần nói là do vua ban, chứ không phải do 
vị cận thần dân nhận lệnh công bó. 

Tương tự, khi vị vua hạ lệnh cho một trong những 
cận thần của mình lấy mạng ai đó, chúng ta nói rằng 
chính vị vua đã giết anh ta, chứ không phải kẻ thi hành 
lệnh làm như vậy. 

Tương tự như thế, khi nói đức chúa trời có trách 
nhiệm về những việc làm thiện lành của chúng sinh và 
dành cho ma quỷ về những việc làm xấu ác của họ. Tại 
sao chúng sinh phải khổ đau vì hành động xấu xa của 
họ? 


Vì những lý do này, người ta có thé chắc chắn rằng 
chúa Trời không phải là đắng sáng tạo, vị đã tạo ra vạn 
vật. Hơn nữa, nếu chúa là một (nhất thể), làm sao vị ấy 
có thé tao ra vô số tâm thức thiện và ác? Bằng cách 
này, chúng ta có thé biết rằng chúa không phái là một. 


Nếu vị ấy nói rằng mọi sự đều được sinh ra từ chúa 
Trời, tức là mọi thứ chỉ là thiện lành thì làm sao chúng 
ta có thể thấy điều xấu ác? Khi một người trong số 
những người khác, làm điều không hay, anh ta bị xem 
là người xấu xa. 

Người đời đều nói rằng những kẻ làm ác phải chịu 
quả báo trong địa ngục do chính việc ác mình làm ra. 








hình. 

Cũng vậy, ông nên bị nghiêm hình do phỉ báng Tự 
Tại Thiên vì nói vị ây tạo ra các ác nghiệp cho chúng 
sanh. 


The Six Noumenal and Phenomenal Perfections 
Sūtra / Da-sheng-li-qu-liu-boluomiduo jing, Taisho 
vol.8, text 261, p.910c17— 911a27, dịch Anh T.T.S. and 
D.S. 


Không có ngã thể thường hằng 


M.133 Có nghiệp, nhưng không ngã tạo nghiệp 


Đoạn này nhắn mạnh rằng không có chủ thể của 
hành động; hành động sanh khởi từ tương tác của 
chuỗi tâm tương tục. 


Tuy không thấy có chúng sanh, có khổ, Thích Tôn 
vẫn cứu. khó.962 Chúng sanh hoan hy, khoái lạc, muốn 
răng khô mình không tăng. 


Như thực hiểu biết Phật Chánh pháp, vi diệu bất khả 
tư nghì, của các đức Phật-đà, vì vậy, con cúng dường 
Ngài, Tối tôn trong loài người, con hưởng thọ quả đạt 
được ấy... 


Tu tập Chỉ và Quán, con đường dẫn đến tĩnh chỉ khó 
đau. Những cáu bán tập khí mà thé gian nhiễm, vón 
tich tinh. 


Chi và quán không cáu bán, tất cả vốn không, đức 
Máu-ni... 


Hiéu vó tác và dung... Cỗ xe duoc tao vói nhiéu bó 
phán, dü khóng tháy gi, nhung nó ván tác dung. 





why is it only you who sees it as being caused by the 
Lord God? Someone who slanders others by claiming 
that they do evil deeds will be severely punished. 

In the same way, you would be punished for 
slandering the Lord God by claiming that he is the 
cause of the evil deeds of living beings. 


“The Six Noumenal and Phenomenal Perfections 


Sūtra | Da-sheng-li-qu-liu-boluomiduo jing, Taisho 
vol.8, text 261, p.910c17-911a27, trans. T.T.S. and 
D.S. 


The lack of a permanent, essential self 


M.133 Actions but no essential self that performs 
them 


This passage emphasizes that there is no essential 
agent of action; actions arise from an interaction of 
mental processes. 


Although he sees no beings and no suffering, 


Šãkyamuni takes away their suffering. "61 Living beings 
are overjoyed and delighted that their discomfort will 
not increase. 


Properly understanding the inconceivable Dharma of 
the Buddhas, and having worshipped you, best of men, 
| enjoy the fruits obtained. ... 


Cultivate meditative calm and insight, in order to 
relieve your suffering. The impurities of the household 
life, which torment the world, are removed. 


Calm concentration, insight and even impurities are 
all empty, Sage. ... 


Understand inactivity and functioning ... A chariot, 


composed of different parts, does not perceive 
anything, and yet it functions. 


834 





Nếu điều ác do chúng sinh gây ra là do chúa trời, tại 
sao chỉ có ông mới thấy điều đó tạo ra bởi chúa? 
Người nào vu khống người khác bằng cách cho rằng 
họ làm việc ác sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. 

Tương tự như vậy, ông sẽ bị trừng phạt vì đã vu 
khống đức chúa khi nói rằng chúa trời là nguyên nhân 
của những hành động xấu ác của chúng sinh. 


(Kinh The Six Noumenal and Phenomenal Perfecting, 
Dai Chánh 8, bản 261, tr. 910c17-911a27, do T.T.S. và 
D.S. dich tiéng Anh). 


THIẾU VÁNG MỘT NGÃ THÉ THƯỜNG HÀNG 


M133 Có hành động nhưng không có ai thực 
hiện 


Đoạn này nhắn mạnh rằng không có chủ thé của 
hành động; hành động phát sinh từ sự tương tác của 
các tiên trình tinh thân. 


Tuy không thấy có chúng sinh nào và không có khổ 
đau, đức Phật Thích-ca đã giúp loại bỏ khô đau của 
chúng sinh.28 . 

Chúng sinh mừng và vui khôn xiét vi nỗi khó khán 
của ho sẽ không tăng lén. 


Thấu suốt giáo pháp không thể nghĩ bàn của đức 
Phật và con đã tôn kính đức Phật, Bậc Tôi Thăng, con 
hài lòng với quả vị đạt được... 


Thực tập thiền định vả nội quán, để an định nỗi khổ 
niêm đau. Những bất tịnh của cuộc sông gia đình, 
những thứ dày vò cả thê gian được loại bỏ. 


Sự định tinh, sáng suốt và nM lành tháy ra tát cà 
vốn là trống rỗng, Hiền giả.. 


Thấy ra tính vô tác và sự vận hành... Một cỗ xe, bao 
gồm các bộ phận khác nhau, dù không thấy được gì, 
nhưng nó hoạt động. 








Ta đã nói tự tánh của nghiệp cũng vậy, không người 
tạo tác ở đâu trong mười phương. 563 

Cüng nhu con gió thói khóng dập lửa trên cây, dù 
gió, cây chẳng biết gì, và lửa chẳng được dập tắt, 
nhưng chẳng hề có ai tạo tác hành vi nào. 


Pitr-putra-samagama, as quoted in the Siksà- 
samuccaya of Sãntideva, ch.14, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


M.134 Chúng sanh không thật, như đống bọt 


Đoạn này ví dụ bản chát của chúng sanh với đồng 
bọt, quáng năng hay tiêng vang, cho thây chúng thiêu 
một tự ngã thường hàng, chân thật (xem *Th. 176). 


Thưa Ngài Văn-thù, Bồ-tát nên quán sát hết thảy 
chúng sanh như nhà huyễn thuật quán sát người 
huyền minh tao ra. 


Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như trí giả 
nhìn bóng trăng dưới đáy nước. Bó-tát nên quán sát 
hét thảy chúng sanh nhu nhìn mặt minh trong 
guong.964 Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh 
như nước trong quáng năng... 


Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như Sn 
vong cüa tiéng gọi.. . như núi mây nói trên bầu trời.. 
như khoảnh khắc đầu và cuối của đống bọt nước.. 
như sự khởi và tan của bong bóng trên mặt nước.. 


như lõi chuối rỗng965... như ánh chớp. 


Thưa Ngài Văn-thù, Bồ-tát nên quán sát hết thảy 
chúng sanh cũng như vậy. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.6, section 1, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 





| have described action, but there is no-one who acts 


anywhere in the ten directions. 962 

Just as the movement of the wind does not put out a 
fire in a tree, although neither the wind nor the tree are 
conscious, and the fire is not put out, there is no-one 
who performs an action. 


Pitr-putra-samagama, as quoted in the Siksà- 
samuccaya of Sàntideva, ch.14, trans. from Sanskrit by 
D.S. 


M.134 Beings are unsubstantial like froth 


This passage likens the nature of beings to froth, a 
mirage or an echo, to show they lack a permanent, 
substantial self (cf. *Th. 178). 


Mafiju$ri, a bodhisattva should view all living beings 
just like an illusionist views the illusion of a man. 


A bodhisattva should view all living beings just like a 
wise man views the reflection of the moon in water. A 
bodhisattva should see all living beings just like he 


views a face in a mirror.?63 A bodhisattva should view 
all living beings just like water in a mirage. ... 


A bodhisattva should view all living beings just like 
the sound of an echo ... a mountain made of clouds in 
the sky ... the first and last moments of a fleck of froth 

. the arising and disappearance of a bubble in 


564 - 


water... the core of a banana tree . a flash of 


lightning. 


This, Mafijusri, is how a bodhisattva should view all 
living beings. 


Vimalakirti-nirdeS$a Sūtra, ch.6, section 1, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


835 





Tôi đã mô tả hành động (action: tự tánh của nghiệp), 
nhưng không có ai tạo tác, ở bất cứ nơi nào trong 
mười phương.29 

Cũng như gió thổi không dập tắt ngọn lửa trong cây, 
mặc dù cả gió và cây đều không có ý thức và lửa 
không được dập tắt, cũng không có ai thực hiện một 
hành động nào. 


. (Pitr-putra-samágama, như duoc trích dán trong 
Siksã-samuccaya của Sàntideva, chương 14, do D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.134 Chúng sinh là không thật, giống như bọt 
nước 


Đoạn này ví bán chát của chúng sinh là váng bọt, 
một quáng nắng hoặc một tiếng vang, để cho thấy 
chúng thiếu vắng một tự ngã thường hằng, chắc chắn. 
(xem *Th. 178). 


Thưa Ngài Mañjuśrī (Ván-thü-su-loi), Bó-tát nên xem 
tát cà chüng sinh gióng nhu mót nhà ào thuát xem 
người ảo do mình tạo ra. 


Bồ-tát nên xem tất cả chúng sinh giống như một nhà 
thông thái nhìn bóng trăng trong nước. Bó-tát nên nhìn 
thây tát cả chúng sinh gióng như nhìn một khuôn mặt 
trong guong.90 Bồ-tát nén nhin tát cà chüng sinh gióng 
nhu nuóc trong quáng náng... 


Bó-tát nên xem tất cả chúng sinh giống nhu âm 
thanh của một tiếng vọng... như hình một ngọn núi 
được tạo thành bởi những đám mây trên bầu trời.. 
như những khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của một 
đám bọt nước... như sự phát sinh và tan biến của một 
bong bóng trong nước... như lõi của một cây 


chuói?1 ... như một tia chớp. 


Thưa Ngài Mañjusrï (Văn-thù-sư-lợi), đó là cách Bò- 
tát nên nhìn tát cả chúng sinh như thé. 


(Kinh Vimalakirti-nirde$a, chương 6, phần 1, do D.S. 
dịch tiếng Anh). 








M.135 Vượt ngoài tư duy phân biệt ‘ta’ và “của ta” 


Bồ-tát chân thực chẳng có thái độ phán xét xem 
những người khác có thiếu các ba-la-mật của BÓ-tát 
chăng, mà xem tát cả không thiên vi, và không có 
những ý tưởng về cái tôi-trung tâm. 

Bồ-tát ma-ha-tát... không tư duy phân biệt bó thí và 
không bố thí; 

không tư duy phân biệt trì giới và ác hành; không tư 
duy phân biệt an nhẫn và động nộ; không tư duy phân 
biệt tinh tán và giải đãi; không tư duy phân biệt dinh và 
tán loạn; không tu duy phân biệt trí tuệ và ngu si; 

không tu duy phân biệt, “Ta bị chê”; không tu duy 
phân biệt, “Ta được khen’; không tu duy phân biệt “Ta 
được tôn kính”; không tu duy phân biệt “Ta bị sỉ nhục”. 
Vì sao vậy? 

Bởi vì, này Šãriputra, trong pháp vô sanh966 khóng 
có cái gi là “Ta bi ché', “Ta được khen', 'Ta duoc tôn 
kính”, hay “Ta bị si nhuc'. Vì sao vậy? 

Bởi vì bát-nhã ba-la-mật chặt đứt gốc rễ các tư duy 
phân biệt như vậy. 


Pañicavirnšati-sahasrikã Prajfiaparamità Sütra, 


pp.89—90, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


M.136 Bệnh do ảo tưởng của các chúng sanh vị 
kỷ 


Đoạn này có Bồ-tát Duy-ma-cát (Vimalakirti) thị hiện 
thân bệnh dé báo hiệu sự khó của mình nhằm đáp lại 
với ảo tưởng lây ' cái tôi” làm trung tâm của chúng sanh, 
khi cả họ lẫn bát kỳ bệnh tật hoặc đau khó nào cũng 
chẳng hé có bán tánh thường hằng, chân thật. 


Văn-thù-sư-lợi nói, 'Cư sỹ, bệnh của ông có thuyên 
giảm chăng? Ông đã sắp khỏi chưa? Có phải ông bệnh 
vì các đại bất hòa, phong đại vượt trội? Bệnh ông có 
thuyên giảm chứ không tăng phải không? 





M.135 Being beyond thoughts of ‘I’ and ‘mine’ 


A true bodhisattva does not have a judgemental 
attitude towards people if they lack the bodhisattva 
perfections, but views all impartially, and without l- 
centred thoughts. 

Bodhisattvas, great beings, ... do not think in terms of 
giving and receiving. 

They do not think in terms of ethical discipline and its 
bad conduct. They do not think in terms of patient 
acceptance and emotional agitation. They do not think 
in terms of vigour and laziness. They do not think in 
terms of meditative absorption and disturbance. They 
do not think in terms of wisdom and stupidity. 

They do not think, ‘I have been criticised’. They do 
not think, ‘I have been praised’. They do not think, ‘I 
have been honoured’. They do not think, 1 have been 
dishonoured'. Why is this? 


It is because, Šãriputra, the unarisen? 69 does not 
think ‘I have been criticised’. It does not think, ‘I have 
been praised’. It does not think, ‘I have been honoured’. 
It does not think, '! have been dishonoured’. Why is 
this? 

It is because the perfection of wisdom completely 
uproots all thought. 

Paricavim$ati-sahasrikà Prajfiaparamità Sütra, 
pp.89-90, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.136 Sickness at the delusion of egocentric 
beings 


This passage has the bodhisattva Vimalakirti feigning 
physical sickness to signal his suffering in response to 
the T-centred delusions of beings, when both they and 
any sickness or suffering lack any essence or 
permanent, substantial existence. 


Mafiju$ri said, ‘Good man, are you fading? Are you 
passing away? Are you suffering from an imbalance of 
the elements caused by an excess of wind? Is your 
sickness weakening rather than growing stronger? 


836 





M.135 Vượt ra ngoài những ý nghĩ vé “tôi” và 


“của tôi” 


Bó-tát chán chính không có thái độ phán xét người 
xem họ thiếu sự toàn hảo (Ba-la-mát) của Bồ-tát hay 
không, mà nhìn mọi người một cách vô tư và không lấy 
cái tôi làm trung tâm. 


Bồ-tát, các bậc đại sĩ... không bận lòng đến việc gọi 
là bố thí và nhận của bó thí. 

Họ không nghĩ về giới luật và tư cách đạo đức xấu 
của nó. Họ không nghĩ về sự an nhẫn và cảm xúc giao 
động. Họ không nghĩ về sự tinh tấn hay giải đãi. Họ 
không phân biệt định và tán loạn thiền định. Họ không 
nghĩ về sự thông minh và ngu ngốc. 

Họ không nghĩ rằng, “Tôi đã bị phê phán.” Họ không 
nghĩ, “Tôi đã được kính trọng.” Họ không nghĩ, “Tôi đã 
được tôn vinh.” Họ không nghĩ, “Tôi đã bị sỉ nhục.” Tại 
sao như thế? 

Đó là vi, này Sariputra (Xá-lợi-phất), vô sanh 
(vounarisen)3^ không nghĩ rằng “Tôi đã bị chỉ trích.” Nó 
không nghĩ rằng, “Tôi đã được khen ngợi.” Nó không 
nghĩ rằng, “Tôi đã được vinh danh.” Nó không nghĩ 
rằng, “Tôi đã bị sỉ nhục.” Tại sao thế này? 

Đó là bởi vì trí tuệ toàn hảo (ba-la-mật) cắt đứt gốc rễ 
mọi ý nghĩ phân biệt. 


(Kinh Paricavim$ati-sahasrikà Prajfiaparamita, tr. 89- 
90, do D.S. dich tiéng Anh). 


M.136 Bệnh tật do si mé ích kỷ của chúng sinh 


Đoạn này có Bó-tát Vimalakirti (Duy-ma-cát) thị hiện 
thân bệnh dé báo hiệu sự khó đau của mình dé đáp lại 
những ảo tưởng " cái tô là trung tâm của chúng sinh, 
khi cả họ và bắt kỳ bệnh tật hay khó đau nào đều thiếu 
vắng bán chát vĩnh viễn, chắc thật. 


Ngài Ván-thü-su-loi (Mañjuśrī) nói, “Này thiện nam 
tử, bệnh của ông có bớt giảm không? Ông sắp khỏi 
bệnh chưa? Ông đang bệnh có phải vì bốn yếu tố phổ 
quát chẳng điều hòa, phong đại bất thường chăng? Có 








Thế Tôn ân cần gởi lời hỏi thăm xem ông đã đỡ đau, 
đỡ khổ, đỡ bệnh chưa; ông đã dậy được chưa; và ông 
đã khỏe mạnh, an vui, không khó chịu và thoải mái 
chưa. Cư sỹ, bệnh này khởi lên bởi nguyên nhân nào? 
Bệnh phát sinh đã bao lâu? Dứt nó bằng cách nào?” 


Duy-ma-cật đáp, “Thưa Ngài Văn-thù, bệnh này của 
tôi sẽ kéo dài theo vô minh và hữu ái. Bệnh tôi sẽ bình 
phục khi hết thảy chúng sinh đều dứt bệnh. Vì sao 
vậy? 

Thưa Ngài Văn- thù, với Bồ-tát, luân hồi là y xứ của 
chúng sanh. Bệnh y chỉ nơi luân hồi. Bồ-tát sẽ không 
còn bệnh khi hết thảy chúng sanh thoát ly bệnh khổ. 

Ví như, thưa Ngài Văn-thù, nếu đứa con một của vị 
trưởng giả bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh theo. Nếu nó 
bình phục thì cha mẹ nó khỏe theo. 

Cũng vậy, thưa Ngài Văn-thù, Bồ-tát yêu thương 
chúng sanh như con một, nên chúng sanh còn bệnh, 
thì Bồ-tát còn bệnh; khi chúng hết bệnh, thì Bồ-tát lành 
bệnh. 

Ngài hỏi tôi, thưa Ngài Văn-thù, bệnh của tôi phát 
khởi từ đâu; bệnh của Bồ-tát phát khởi từ dai bi.'... 


Báy giờ Văn-thù-sư-lợi hỏi, 'Bồ-tát nên vấn an một 
Bồ-tát đang thọ bệnh như thế nào?” 

Duy-ma-cật nói, ‘Nói vô thường tánh của thân mà 
chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân. Nên nói khổ tánh của 
thân mà không nói hỷ lạc của Niết-bàn. Nói vô ngã của 
thân mà vân khuyến giới thuần thục chúng sanh. Nói tự 
tánh tịch tĩnh của thân không nói cứu cánh tịch tĩnh. 

Khuyên phát lộ tất cả ác hành mà không nói rằng 
chúng không còn trổ quả. Khuyên vì ta bệnh nên 
thương cảm chúng sanh khác đang khổ vì bệnh. 
Khuyên ức niệm vô lượng khó từ vô số đời trước. 

Khuyên ức niệm sự nghiệp đã làm vì lợi ích hết thảy 
chúng sinh. Khuyên thú hướng tích tập thiện căn. Nói 
về bản lai thanh tịnh. Nói về không khao khát mong 





The Blessed One inquires as to whether you are 
experiencing some slight pain, some slight affliction, 
some slight illness, if you are able to stand easily, and if 
you are strong, happy, faultless, and comfortable. What 
is the cause of your sickness, householder? How long 
will your sickness last? When will it be alleviated?' 


Vimalakirti said, 'Mafiju$ri, this sickness of mine will 
last as long as ignorance and the craving for existence 
last. My sickness will be pacified when all living beings 
are without sickness. Why is this the case? 

Mafiju$ri, for a bodhisattva, samsara is the presence 
of living beings. Sickness is dependent on samsära. A 
bodhisattva will be free of disease when all living 
beings are free of sickness. 

For example, Mañjuśrī, if a merchant's only son falls 
ill, his mother and father will be ill too. As long as their 
only son has not recovered from his sickness, they too 
will suffer. 

In the same way, Mafiju$ri, a bodhisattva loves all 
living beings like they were each his only son. He 
becomes ill because living beings are ill. When living 
beings are free from disease, he becomes free from 
disease. 

You ask me, Mafiju$ri, "What is the cause of your 
sickness?" A bodhisattva's sickness is caused by great 
compassion.' ... 


Mafiju$ri said, 'How should a bodhisattva address 
another bodhisattva who is ill?’ 

Vimalakirti said, 'He should say that the body is 
impermanent, but not mention turning away or 
dispassion. He should say that the body is painful, but 
not praise nirvana. He should say that the body has no 
essential self, and that living beings should be brought 
to maturity. He should say that the body is peaceful, but 
not mention the ultimate peace. 

He should encourage him to confess all of his 
negative actions, but not say that they no longer have 
an effect. He should encourage him to use his own 
illness to develop compassion for other living beings 
who are suffering from illness. He should encourage 


837 





phải bệnh của ông dang thuyén giảm di chứ không 
phải là ngày càng trầm trọng hơn lên? 

Đức Thế Tôn thăm hỏi ông có giảm nhẹ đau, nhẹ 
phiền não, giảm nhẹ bệnh chưa; ông đã đứng dậy dễ 
dàng, mạnh mẽ, vui vẻ, không khó ở và thoải mái 
chưa. Nguyên nhân của bệnh của ông là gì, gia chủ? 
Bệnh của ông sẽ kéo dài bao lâu? Khi nào nó sẽ 
thuyên giảm?” 


Cư sĩ Duy-ma-cật đáp: “Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi 
(Mañjusr!), bệnh này của tôi sẽ kéo dài chừng nào sự 
vô minh và khao khát hiện hữu còn tồn tại. Bệnh tật 
của tôi sẽ được bình phục khi tất cả chúng sinh không 
có bệnh. Tại sao thế? 

Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mañ/usri), đối với một Bò- 
tát, luân hồi là sự hiện hữu của chúng sinh. Bệnh tật 
phụ thuộc vào luân hồi. Bồ-tát sẽ thoát khỏi bệnh khi 
tất cả chúng sinh không còn bệnh. 

Ví dụ, thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mañ/uér), nếu con 
trai duy nhất của một thương gia bị ốm, mẹ và cha của 
nó cũng sẽ bị bệnh. Chừng nào đứa con trai duy nhất 
của họ chua khỏi bệnh, họ cũng sẽ còn khó đau. 

Tương tự nhu vậy, thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi 
(Mañjusri), Bồ-tát yêu thương tất cả chúng sinh nhu đã 
từng yêu thương con trai duy nhất của minh. Bồ-tát bi 
bệnh vì chúng sinh bệnh. Khi chúng sinh không còn 
bệnh tật, Bồ-tát sẽ không còn bệnh tật. 

Ngài hỏi tôi, thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mafjusn), 
"Nguyên nhân gây ra bệnh của ông là gì?” Bệnh của 
Bồ-tát là do lòng từ bi rộng lón.."... 


Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mañ/uérï) hỏi, “Một vị Bồ-tát nên 
thăm hỏi Bồ-tát khác đang bị bệnh như thế nào?” 

Cư sĩ Duy-ma-cật đáp lời: “Vị ấy nên nói rằng thân là 
vô thường, nhưng không đề cập đến việc quay lưng lại 
hay từ bỏ. Vị đó nên nói rằng thân là khó, nhung khóng 
ca ngợi niết-bàn. Vị ấy nên nói rằng cơ thé không có tự 
ngã và chúng sinh cân được khuyến tán tu tập trưởng 
thành. Vị ây nên nói tự tánh tịch tĩnh an nhiên của thân, 
nhưng không đề cập đến sự tịch tĩnh an nhiên tối 
thượng. 

Vị ây nên khuyến khích thú nhận tất cả những hành 
động tiêu cực của minh, nhưng không nói rằng quả của 
chúng không còn tác dụng. Vị áy nên khuyên sử dụng 
bệnh là cơ hội để tăng trưởng lòng từ bi đối với những 








cầu. 

Nói hãy luôn luôn phát khởi tinh tán dé trở thành y 
vương, chữa mọi bệnh tật. Bô-tát nén an ủi một BÓ-tát 
đang bệnh như vậy. 


Văn-thù-sư-lợi hỏi, ‘Này thiện gia nam tử, Bồ-tát 
đang bệnh nên quán sát tự tâm nhu thế nào?’ 

Duy-ma-cật đáp, 'Thưa Ngài Ván-thü, Bồ-tát đang 
bệnh nên nghĩ rằng: bệnh này phát khởi từ đẳng khởi 
của nghiệp điên đảo hư vọng trong vô biên quá khứ, và 
từ phiền não phân biệt không thực. 

Trong đệ nhất nghĩa, không có bất cứ pháp nào là 
khả đắc để có bệnh này. Vì sao vậy? Bởi nó là tăng 
thịnh của bón đại sở tao967, mà bón đại này là vô chủ 
và không có người phát khởi. Quả thực, khối tăng thịnh 
này không có tự ngã. 

Cái gọi là bệnh này là bất khả đắc trong đệ nhất 
nghĩa, mà chỉ do tham chấp tự ngã. Vị ấy vì vậy không 
nên tham chấp nơi tự ngã, mà nên nhận thức tường 
tận căn nguyên của bệnh; loại trừ tưởng về ngã và làm 
phát khởi tưởng về pháp. 

Thân này là hợp thành bởi nhiều pháp. Chính các 
pháp ấy khi đang sinh thì sinh. Chính các pháp ấy khi 
đang diệt thì diệt. Vả lại, các pháp này không nhận biết 
lẫn nhau, không giác tri lẫn nhau. Khi khởi, nó không 
nói, “Ta khói.' Khi diệt, nó không nói, “Ta diệt.'... 


Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi, như vậy là Bồ-tát đang 
bệnh quán sát tự tâm để đoạn trừ xuất sinh của già, 
bệnh, chết. Do vậy, thưa Ngài Văn-thù, nếu Bồ-tát 
không chứng đắc bó-dé, thời hết thảy nỗ lực của vị ấy 





him to recall the incalculable amount of pain he has 
experienced in previous existences. 

He should encourage him to recall everything he has 
done for living beings. He should speak to him of 
everything that has led him to accumulate wholesome 
roots. He should speak of primordial purity. He should 
speak of freedom from craving. 

He should speak of always making vigorous effort, 
and encourage him to become the king of doctors, and 
to cure all sickness. This is how a bodhisattva should 
address another bodhisattva who is ill. 


Mafiju$ri said, ‘Son of good family, how should a 
bodhisattva who is ill understand his own mind?' 

Vimalakirti said, 'Mafju$ri, a bodhisattva who is ill 
should understand his own mind in this way. This 
sickness has arisen from previous mistaken actions, 
and from the defilement of making assumptions which 
have no basis in reality. 

There is in fact no ultimately existing phenomenon 
which constitutes this sickness. Why is this? lt is 
because it has emerged from the four great 


elements, S66 and these elements have no owner. 
Indeed, this sickness arises through the non-existence 
of an essential self. 

The phenomenon which is referred to as a sickness 
has no ultimate existence, but comes from the belief in 
an essential self. He should therefore not adhere to an 
idea of an essential self, but dwell perceiving the root of 
the sickness. He should give up any perception of an 
essential self, and instead endeavour to perceive 
phenomena. 

This body consists of phenomena. lt is only 
phenomena which arise. It is only phenomena which 
cease. These phenomena do not perceive each other. 
They are not aware of each other. When they arise, 
they do not think, ‘I am arising’, and when they cease, 
they do not think ‘I am ceasing’. ... 


This, MañjuérT, is how a bodhisattva who is ill should 
understand his own mind, in order to get rid of old age, 
sickness and death. So, Mafijusri, if a bodhisattva does 
not attain awakening, all of his efforts will have been in 


838 





chúng sinh dang khó vi bệnh tật. Vị áy nên khuyên nhớ 
lại những nỗi đau khôn lường đã hứng chịu trong 
những đời trước đây. 

Vị ấy nên khuyến khích hồi tưởng tất cả việc thiện 
lành đã làm cho chúng sinh. Vị ấy nên khuyên tích tập 
thiện nghiệp. Bồ-tát ấy nên nói về bản chất thanh tịnh 
vốn có (bản lai thanh tịnh). Bồ-tát nên nói về sự giải 
thoát khỏi khao khát tính dục. 

Vị ấy nên luôn luôn nhắc nhở về việc luôn nỗ lực 
mạnh mẽ và khuyến khích vị kia trở thành một y vương 
và chữa khỏi mọi bệnh tật. Đây là cách Bồ-tát nên nói 
với Bồ-tát khác đang bị bệnh.” 


Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mafiju$r) hỏi, “Này thiện gia 
nam tử, Bồ-tát bị bệnh nên quán tâm mình như thế 
nào?” 

Cư sĩ Duy-ma-cật đáp, “Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi 
(Mañjusri), Bồ-tát bị bệnh nên hiểu tâm minh nhu thế 
này. Bệnh này đã phát sinh từ những hành động sai 
lầm trong quá khứ và từ những nhiễm ô nên đã có 
những hành động sai lầm trong thực tế. 

Thực ra, không tồn tại một pháp làm nền tảng tạo 
nên căn bệnh này.39 Tại sao thé? Đó là vì nó đã xuất 
hiện từ bốn yếu tố phó quát,34 và những yếu tố này 
không có chủ. Thật vậy, căn bệnh này phát sinh không 
có một tự ngã. 

Hiện tượng được gọi là bệnh tật không hiện hữu nền 
tảng tối hậu, mà xuất phát từ ngã chấp. Do đó, vị ấy 
không nên gắn bó với ý tưởng về tự ngã, mà hãy nhận 
thức căn nguyên của bệnh. Nên từ bỏ bắt kỳ nhận thức 
nào về ngã thể và thay vào đó là để nỗ lực nhận thức 
các sự vật. 

Cơ thể này bao gồm các sự vật. Nó chỉ là những 
pháp khi sinh, khi diệt. Các sự vật này chúng không 
nhận thức lẫn nhau. Chúng không quan tâm tới nhau. 
Khi pháp khởi lên, chúng không nghĩ, “Tôi đang sinh,” 
khi pháp diệt, chúng không nghĩ rằng “Tôi đang ngừng 
lai."... 


Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi (Mafijuéri), là cách Bồ-tát 
bị bệnh nên hiểu tâm mình đề thoát khỏi tuổi già, bệnh 
tật và cái chết. Vì vậy, Ngài Văn Thù, nếu Bồ-tát không 
đạt được tỉnh thức thì tất cả những nỗ lực của vị ấy sẽ 








đều thành vô nghĩa. Cũng như, do thắng kẻ địch mà 
duoc gọi là dũng sỹ; cũng vậy, Bô-tát được gọi là Bô- 
tát bởi dứt trừ đau khô của già, bệnh, chết. 


Bồ-tát đang bệnh lại nên suy ngẫm như våy, 'Bệnh ta 
không thực, cũng vậy, bệnh của hết thảy chúng sanh 
không thực.' Quán sát như vậy, sẽ chẳng rơi vào kiến 


chấp rằng vì lợi ích chúng sanh,968 mà phát khởi dai bi 
đôi với chúng sanh.’ 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.4, sections 5—7, 10-11, 
14—15, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Tu tánh Khóng 
M.137 Tám Kinh: tánh Khóng và bát-nhá ba-la-mát 


Doan kinh ngán này nói vé mói mót trong các uán tao 
thành chüng sanh (xem *Th.151) là róng khóng, khóng 
tự tánh / tw hữu, tồn tại cá biệt (xem *M.138), đây là do 
mối hỗ tương quan hé sâu sắc với các yếu tó tồn tại 
khác. 

“Tự tánh’ của chúng là Không tánh, thé tính trống 
không. Trong trường Không tánh, thực không thé nhặt 
ra bát cứ yéu tố cá biệt nào như là năm uán. 


Kính lễ Bậc Nhất Thiết Trí, 


Quán Tự Tại (Avalokitesvara)969 Bồ-tát, khi tu hành 
bát-nhã ba-la-mật thậm thâm, quán chiếu tường tận 
năm uán, thấy chúng là trống rỗng không tự tánh. 


‘Này Xá-lợi- phát (Sàriputra), sác là khóng, và khóng 
cüng chính là sác. Sác cháng khác khóng, và khóng 
cũng chẳng khác sắc. Cũng như vậy với tho, tưởng, 


hành và thüc.9 70 


‘Này Xá-lợi-phất, hết thảy các pháp ở đây có đặc 





vain. Just as one who destroys his enemies is called a 
‘hero’, bodhisattvas are called ‘bodhisattvas’ because 
they have relieved the pain of old age, sickness, and 
death. 


The bodhisattva who is sick should examine things in 
the following way. “Just as my sickness is not real, so 
too the sickness of all living beings is not real." If he 
examines things in this way, he will not fall into the view 


that it is possible to benefit living beings, 967 put will 
cultivate great compassion for them.' 


Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.4, sections 5—7, 10—11, 
14-15, trans. from Sanskrit by D.S. 


Emptiness of inherent nature / inherent existence 


M.137 The Heart Sütra on emptiness and perfect 
wisdom 


This famous short text talks of each the five 
categories of existence that make up a being (see 
*Th.151) as empty of any inherent nature / separate 
existence (see *M.138), this being due to their deep 
interrelation with other factors of existence. 

Their very ‘nature’ is an emptiness of essence. In the 
field of emptiness indeed, no individual items such as 
the five categories of existence can be picked out. 


Homage to the All-Knowing One. 


The bodhisattva Avalokite$vara, 68 practising the 
profound perfection of wisdom, closely examined the 
five categories of existence, and saw that they were 
empty of any inherent existence. 


‘Here Šãriputra, form is emptiness, and emptiness 
itself is form. Form is not distinct from emptiness, and 
emptiness is not distinct from form. The same is true of 
feeling, ^ perception, volitional ^ activities, and 


consciousness. "9? 


Here Šãriputra, all phenomena are characterised by 
839 





vô ích. Cũng nhu người tiêu diệt kẻ thù được goi là 
“anh hùng,” các Bó-tát được gọi là “Bô-tát” bởi vì họ đã 
giải trừ nói khó của già, bệnh và chét. 


Các Bồ-tát bị bệnh nên suy xét bênh theo cách sau. 
“Bệnh tật của tôi không có thật, bệnh tật của tất cả 
chúng sinh cũng không có thật.” Nếu vị ấy suy xét mọi 
thứ theo cách như thế, sẽ không rơi vào quan điểm 
rằng có thể làm lợi ích cho chúng sinh,35 mà trưởng 
dưỡng lòng từ bi rộng lớn đối với họ. 


(Vimalakirti-nirde$a Sūtra, chương 4, phần 5-7, 10- 
11, 14-15, do D.S. dịch tiêng Anh). 


TỰ TÁNH KHÔNG - SỰ TRÓNG RÓNG CỦA BẢN 
CHÁT VÓN CÓ / SỰ TÒN TẠI VÓN CÓ 


M.137 Tâm kinh về tính không và trí tuệ toàn thiện 


Đoạn ngắn nỗi tiếng này nói về mỗi trong năm nhóm 
tao nên chúng sinh (xem *Th.151) là trống rỗng, không 
tự tánh (xem *M.138), có mối tương quan sâu sắc với 
các nhóm khác. 

“Tự tánh" của các nhóm là sự trống rỗng của tự ngã. 
Trong lĩnh vực của tính không, không có bát kỳ yếu tó 
nào như năm nhóm có thê được chọn ra. 


Kính lễ Bậc Toàn Giác. 


Bồ-tát Quán Tự Tai (Avalokite$vara), 36 thuc hành trí 
tué thậm thâm, quán xét ngũ nhóm và thấy rằng chúng 
không có tự tánh. 


“Này Śāriputra (Xá-lợi-phất), thân thể là không và 
tánh của không chính là sác tướng. Sắc chăng khác 
không, không chăng khác sắc. Cũng đúng nhu thê đôi 
với cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), hành động (hành) 
và ý thức (thức).37 


Này Šãriputra, mọi pháp đều có đặc tướng là tính 








tướng là không. Chúng không sinh, không diệt; không 
cấu nhiễm, không không cấu nhiễm; không tăng, không 
giảm. 


Vi vậy, này Xá-lợi-phất, trong tánh không không có 
sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mát, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, huong, vị, 
xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đên không có ý 
thức giới; không có minh, 

không có vô minh, không có sự diệt tận của minh, 
không có sự diệt tận vô minh, cho dén không có già và 
chết, không có sự diệt tận của già và chét;971 không 
có khổ, tập, diệt, đạo;2^2 không có trí, không có đắc. 


Vì vậy, này Xá-lợi-phất, vì Bồ-tát không có đắc, 
nhưng y chỉ trên bát-nhã ba-la-mật, mà an trụ không có 
những chướng ngại trong tâm. Bởi vì không có những 
chướng ngại trong tâm, Bồ-tát không có sợ hãi, và 
vượt ngoài những tà kiến điên đảo, đạt đến Niết-bàn. 

Hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai, 
do y trên bát-nhã ba-la-mật, mà chứng đắc giác ngộ 
viên mãn tối thượng. Vì vậy, nên biết bát-nhã ba-la-mật 
là đại thần chú, là chú đại minh, là thần chú cao tuyệt, 
thần chú vô giá, có thể trừ diệt hết mọi khổ đau, bởi vì 
đó là chân lý, không sai lầm. 


Dhãranï 27 về bát-nhã ba-la-mật là: 
gate gate pàragate pãrasamgate bodhi svāhā. 574 
Dứt Tâm Kinh bát-nhã ba-la-mật. 


Prajfiãpãrimitã-hrdaya, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.138 Tự tánh hữu vi Không 


Triết gia Đại thừa có ảnh hưởng là Long Thọ 





emptiness. They do not arise, and they do not cease. 
They are not pure, and they are not impure. They are 
not complete, and they are not deficient. 


Therefore Sariputra, in emptiness there is no form, no 
feeling, no perception, no volitional activity, and no 
consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no 
tongue, no body, and no mind. There is no form, no 
sound, no smell, no taste, no physical object, and no 
mental object. There is no eye-element and so forth, up 
to no mind-consciousness-element. 

There is no ignorance, and no destruction of 
ignorance, and so forth, up to no old age and death, 


and no destruction of old age and death. 970 There is 
nothing which is painful, no cause, no cessation, and 


no path. 971 There is no knowledge, and no attainment. 


Therefore Šãriputra, because a bodhisattva does not 
attain anything, but relies on the perfection of wisdom, 
he dwells with his mind unrestricted. Because his mind 
is unrestricted, he is not afraid, and he overcomes 
deluded perceptions. This culminates in nirvana. 

All the Buddhas of the three times have relied on the 
perfection of wisdom, and awoken to unsurpassed, 
perfect awakening. Therefore, the perfection of wisdom 
should be known as a great incantation, an 
unsurpassed incantation, an unequalled incantation 
which removes everything which is painful because it is 
true, and not false. 


The dhàrani?/ ? of the perfection of wisdom is: 


gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svāhā. 573 


This concludes the Heart of the Perfection of 
Wisdom. 


Prajfiaparimita-hrdaya, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.138 The conditioned, empty nature of things 


The influential Mahāyāna philosopher Nāgārjuna (c. 
840 





không. Chúng không sinh, không diêt. Chúng không 
nhơ và chúng không sạch. Chúng không tăng và chúng 
không giảm. 


Do đó Šãriputra, trong tánh không, không có sắc, 
không thọ, không tưởng, không hành và không có 
thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không có 
hình thể (sắc), không âm thanh, không mùi, không vị, 
không đối tượng vật chất (xúc) và không có đối tượng 
tinh thần (pháp). Không có nhãn giới và vân vân, cho 
đến không có ý thức giới. 

Không có vô minh và không có sự kết thúc của vô 
minh, vân vân, không có già, và chết và không có sự 
kết thúc của già và chét.39 Không có gi là khó đau, 
không có nguyên nhân của khổ, không có sự chấm dứt 
khó và không có con đường diệt khổ.39 Không có trí và 
không có đắc. 


Vì vậy, này Šãriputra, bởi vì Bồ-tát không đắc bất cứ 
điều gì, nhưng dựa vào trí tuệ viên mãn, vị ấy an trú 
với tâm trí không bị ngăn ngại. Bởi vì tâm trí anh ta 
không bị ngăn ngại nên không sợ hãi và vị ấy vượt qua 
những nhận thức điên đảo. Điều này đạt đến niết-bàn. 

Tất cả đức Phật ba thời đều nương vào trí tuệ viên 
mãn, sự giác ngộ tuyệt đối. Do đó, trí tuệ viên mãn nên 
được biết đến như một câu thần chú vĩ đại, một câu 
thần chú siêu việt, một câu thần chú vô song giúp loại 
bỏ mọi thứ khổ đau bởi vì nó là chân lý chứ không phải 
là hư giả. 


Thân chú (Dhãrani)“ của trí tuệ toàn thiện là: 
Gate, gate pãragate parasamgate bodhi sváha "41 


Chú này kết thúc Tâm kinh của trí tué toàn thiện. 
(Prajñäãpäãrimitã-hrdaya, do D.S. dịch tiếng Anh) 


M.138 Bản chất trống rỗng của pháp hữu vi 


Nhà triết học Đại thừa có ảnh hưởng lớn là Long Thọ 








(Nàgarjuna) (khoảng 150—250 TL), người sáng lập phái 
Trung Quán (Madhyamaka), nhắn mạnh ý niệm tánh 
khóng' ($ünyatà) theo nghĩa rằng, mỗi pháp déu phu 
thuộc vào các duyên cho sự tôn tại và tự tánh của 
nó,375 nó rỗng không, không tự tánh (hay sự tôn tại 
biệt lập), hay bản tánh (vé điểm này, xem thêm *V.75— 
6 và 79). 

Trong đoạn văn này, Long Thọ đáp lại với những lời 
phản biện rằng ý niệm này dường như phủ định thực 
tại ngay cá bón Thánh dé, (xem phán giới thiệu trước 
*Th. 149). 

Long Thọ lập luận rằng chỉ nếu khó và tập là rỗng 
không / hữu vi thì chúng mới có thé chám dứt; bát cứ 
pháp nào mà tôn tại trong tự tánh của nó, không duyên 
y, thì không hé biến dói. 

Tương tự như vậy, khó diệt cũng không thé chứng 
đắc nếu đó là tồn tại có định, có hữu, và đạo cũng 
không thé tiệm tu néu nó là tôn tại trong tự tánh. 


Tức là, chỉ trong một thế giới rỗng không / hữu vi là 
có thê diệt khô, và đạt giác ngộ. 


8. [Long Thọ] Chư Phật y chỉ hai chân đề mà thuyết 
pháp. Đó là thé tục đê, và đệ nhất nghĩa dé. 


9. Những ai không biết sự phân biệt của hai chân đề 
này, thì cũng không biêt chân thật nghĩa sâu xa trong 
giáo pháp của Phát... 


11. Kiến giải sai lầm về tánh Không hủy diệt kể trí tuệ 
chậm lụt. Cũng như người năm con răn sai lâm, hoặc 
chú thuật sai lâm... 


15. Nay ông đổ lỗi của chính ông cho chúng tôi, 
gióng như người cưỡi ngựa, tự quên ngựa mình cưỡi. 


16. Nếu ông quán sát các pháp là thực hữu do tự 
tánh, quyết dinh có tự tánh, như vậy ông cũng thây các 
pháp là không nhân cũng không duyên. 





150-250 CE), founder of the Madhyamaka school, 
emphasized the idea of 'emptiness' (Sünyata) in the 
sense that, as each and every thing depends on 


conditions for its existence and nature, 974 it i empty of 
inherent nature / separate existence, or essence (on 
which, see also ”V.75—6 and 79). 

In this passage, Nagarjuna responds to the criticism 
that this idea seems to negate the reality of even the 
four Truths of the Noble Ones, (see section introduction 
before *Th. 149). 

He argues that only if the painful and what originates 
it are empty / conditioned can they come to an end; 
something whose existence is inherent to it, non- 
dependently, can never change. 

Similarly, the cessation of the painful cannot be 
attained if it is a fixed, inherent existent, and nor can 
the path be gradually brought into being if it were to 
exist inherently. 


That is, only in an empty / conditioned world is it 
possible to bring what is painful to an end, and attain 
awakening. 


8. [Nagarjuna] The Dharma taught by the Buddhas is 
based on two truths, worldly, conventional reality, and 
ultimate reality. 


9. Those who do not understand the distinction 
between these two truths do not understand the 
profound reality of the Buddha's teaching. ... 


11. Viewing emptiness in the wrong way will destroy 
someone of slow wits. It is like picking up a snake the 
wrong way, or learning something in the wrong way. ... 


15. You attribute your own errors to us, like someone 
who has forgotten that he is mounted on a horse. 


16. If you see existents as truly possessing inherent 
existence, then you will see them as being without any 
cause or condition. 


841 





(Nagàrjuna, khoảng 150-250 CN), người sáng lập 
trường phái Trung quán (Madhyamaka), đã nhắn mạnh 
ý tưởng về tính không' ($ünyatà) nghĩa là, mỗi và mọi 
pháp phụ thuộc vào các duyên cho sự tòn tai và bản 
chát của nó,*2 nó trống không, không tự tánh, hay bản 
chát (vé điều đó, xem thêm *V.75-6 và 79). 

Trong đoạn này, Nãgãrjuna đáp lại lời chỉ trích rằng ý 
tưởng này dường như phủ định ngay cả thực tế của 
bón chân lý thánh (xem phán giới thiệu trước *Th. 149). 

Ngài lập luận rằng chỉ khi thấy ra khó đau và những 
nguyên nhân của khó dau là trống rỗng thi khó đau mới 
có thé kết thúc; một cái gì đó mà sự tôn tại trong lự 
tánh của nó, không phụ thuộc vào điều kiện thì có thé 
sẽ không bao giờ thay đổi. 

Tương tự, sự chám dứt của nói khó không thé dat 
được nếu nó là một tồn tai có định, có hữu và cũng 
không có con đường diệt khó dán thành hiện thực nếu 
nó tòn tại trong tự tánh. 


Có nghĩa là, chỉ khi trong một thé giới trống rỗng / 
hữu vi thì mới có thé két thúc khô dau và đạt được sự 
giác ngộ. 


8. [Long Thọ] Giáo pháp do đức Phật giảng dạy dựa 
trên hai chán lý (sự thật: chân lý tương đôi (thé gian, 
thực tại thông thường) và chân lý tuyệt đôi (thực tại tôi 
hậu). 


9. Những ai không hiểu sự phân biệt giữa hai chân lý 
này thì không hiéu được thuc té sâu xa trong giáo 
pháp của đức Phát... 


11. Nhận thức về tánh không một cách sai lầm sẽ 
hủy hoại dần trí tuệ của một người. Việc đó giống như 
bắt một con rắn sai cách, hoặc học một cái gì đó sai 
phương pháp... 


15. Nếu ông quy lỗi của chính ông cho chúng tôi, ông 
gióng như một người quên rằng minh dang được cưỡi 
trên một con ngựa. 


16. Nếu ông thấy các sự vật tồn tại thực sự sở hữu 
tự tánh thì ông sẽ thây pháp hiện hữu mà không có 
nhân hay duyên nào. 








17. Tức là bác bỏ quả và nhân, tác giả tác và tác 
nghiệp, sanh khởi và hoại diệt, cũng như quả của 
nghiệp. 


18. Chúng tôi tuyên bố, duyên khởi là Không tánh. 
Không tánh ây chi là khái niệm (giả danh / giả thi thiệt); 
theo đó, cũng là thực hành trung đạo. 


19. Không có một pháp đã khởi mà không y duyên. 
Vì vậy, không có pháp nào là không phải Không. 


20. Nếu tất cả cái này là không phải không, thì không 
có sanh cũng không có diệt. Như vậy thì sai lâm răng, 
cả bón Thánh dé cũng không có. 


21. Nếu tập khởi mà không y duyên, do đâu có khổ? 


Thật vậy, vô thường được nói là khó, nên khó không có 
tự tánh. 


22. Nếu nó đang có mặt do tự tánh, vậy sao lại tập 
khởi nữa? Vì vậy nêu phủ nhận Không tánh, thì cũng 
không có tập (đê). 

23. Nếu khó có mặt do tự tánh, thé thì không có khổ 
diệt. Vì châp chặt tự tánh, ông bác bỏ luôn cả diệt. 


24. Nếu đạo có tự tánh, thì tu tập đạo không thể có. 
Nhưng đạo được tu tập, vì không có tự tánh.... 


32. Những ai tự tánh phi giác ngộ, tuy nỗ lực cầu bồ- 
đề, chẳng thé đạt giác ngộ, dù hành Bồ-tát đạo. 


Müla-madhyamaka-kàrika of Nagarjuna, ch.24, dich 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.139 Bó thí ba-la-mát là Không 


Đoạn này nói rằng hinh thức bó thí cao nhát là không 





17. You will also reject the ideas of effect, cause, 
agent, acting, activity, arising, ceasing, and the fruit of 
action. 


18. We state that whatever is dependent arising is 
emptiness. That conventional designation is the middle 
way. 


19. There is no phenomenon which is not 
dependently arisen. Therefore there is no phenomenon 
which is not empty. 


20. If none of this is empty, then there is no arising or 
cessation. This implies the non-existence of the four 
Truths of the Noble Ones. 


21. How can there be something painful which is not 
dependently arisen? What is painful has been 
described as impermanent, and so it has no inherent 
existence. 


22. How can something which has inherent existence 
arise again? Therefore, if one rejects emptiness, 
nothing can arise. 


23. Pain which has inherent existence cannot cease. 
By adhering to the idea of inherent existence, you 
reject the idea of cessation. 


24. If the path has inherent existence, then it cannot 
be cultivated. If the path can be cultivated, then it has 
no inherent existence. ... 


32. Someone who strove for awakening, but who had 
an unawakened inherent nature, would not be able to 
approach awakening even by practising the path of the 
bodhisattva. 


Müla-madhyamaka-karika of Nagarjuna, ch.24, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.139 The perfection of giving as empty 


This passage says that the highest form of giving is 
842 





17. Ông cũng sé bác bó những ý tưởng về nhân và 
quả, tác nhân (năng), hành động, hoạt động, sinh, diệt 
và kêt quả của hành động. 


18. Chúng tôi tuyên bố rằng lý tương quan là tính 
không. Danh chê định (giả danh) đó là trung đạo. 


19. Không có một pháp nào không duyên mà sinh 
khởi. Do đó không có pháp nào không trông rỗng. 


20. Nếu không có pháp nào trống rỗng thì không có 
sự sinh hay diệt. Điêu này ngụ ý sự không tôn tại của 
bôn chân lý thánh. 


21. Làm thế nào có thể có một nỗi khó mà khóng 
nguyên nhân phát sinh? Những gì khó đau đã duoc 
mô tả là vô thường và vì vậy khô không có tự tánh. 


22. Làm thế nào một thứ vốn dĩ đã tồn tại lại có thể 
khởi sinh? Vì vậy, nêu người ta khước từ tính không thì 
cũng không có gì có thê sinh khởi. 


23. Khổ mà có tự tánh thì không thể đoạn diệt. Bằng 


cách chấp vào tự tánh, ông đã bác luôn cả diệt. 


24. Nếu đạo vốn đã có tự tánh thì không thể có tu 
tập. Nêu đạo có thê được tu luyện thì nó không có tôn 
tại tự tánh... 


32. Một người nỗ lực tu tập để giác ngộ, nhưng 


không có tự tánh bồ-đề, sẽ không thể tiếp cận sự thức 
tỉnh ngay cả khi thực hành con đường của Bồ-tát. 


(Mula-Madhyamaka-kãrikã của Nãgãrjuna, chương 
24, do D.S. dịch tiêng Anh). 
M.139 Bố thí ba-la-mật là không 


Đoạn này nói rằng hình thức cao nhất của bó thí là 








có ý nghĩ gì vé người cho, vật cho hay người nhận, vì 
tát cả những điều này đều rỗng không vé bản tánh (hay 
biệt hữu). 


Sãriputra nói, 'Thưa tôn giả Subhüti, thé nào là thé 
gian bó thí ba-la-mật, và thé nào là xuát thé gian bó thí 
ba-la-mát?' 


Subhüti nói, 'Thé gian bố thí ba-la-mật, thưa tôn giả 
Sariputra, là Bồ-tát ma-ha-tát hành dai thí chủ, cúng thí 
cho hết thảy sa-môn, bà-la-môn, kẻ hành khát bàn 
cùng, kẻ lữ hành cô độc, hỏi xin bất cứ gì... 

Bồ-tát ấy nghĩ, “Ta cho. Những người kia nhận. Đây 
là vật thí. Ta cho những gì ta có không xan tham keo 
kiết. Ta hành theo những gì Phật dạy. 

Ta hành bố thí ba-la-mật. Ta xả thí các vật thí này, 
bình đẳng cho đến tất cả chúng sanh, hồi hướng đến 
vô thượng chánh đẳng giác; hành bố thí mà không thấy 
có bó thí.5/6 


Bằng phương tiện vật thí này cùng quả của nó, mong 
tất cả chúng sanh lãnh thọ an vui trong Pháp, không 
chấp thủ, đạt bát- Niết-bàn.” Bồ-tát bố thí như vậy bị 
chướng ngại bởi ba chấp. 

Ba chấp ấy là gì? Đó là tưởng về ta, tưởng về người 
khác, và tưởng về thí. Ba chấp này chướng ngại BÓ-tát 
khi hành bố thí. 

Đây được gọi là thế tục bố thí ba-la-mật, gọi là thế 
gian, vì bố thí như vậy không di động siêu xuất thế 
gian,?77 không tự giải thoát, không đạt đến bồ-đề. Nhu 
vậy được gọi là thế gian bó thí ba-la-mật. 


Thế nào là xuất thế gian bố thí ba-la-mật? Bố thí 
hoàn toàn thanh tịnh không chướng ngại bởi ba chấp. 

Ở đây, khi Bồ-tát ma-ha-tát hành bố thí, không thấy 
có ngã (người cho), không thấy có người nhận, không 
thấy có vật thí; cũng không thấy có quả bố thí. Đây là, 
thưa tôn giả Sàriputra, ba chấp thanh tinh mà Bồ-tát 





that with no thought of giver, gift or receiver, for all 
these are empty of an essence or separate reality. 


Sariputra said, 'Venerable Subhüti, what is the 
worldly perfection of generosity, and what is the 
transcendental perfection of generosity?' 


Subhüti said, “The worldly perfection of generosity, 
Venerable Šãriputra, consists in the bodhisattva, the 
great being, giving generously. He gives to any 
renunciants, brahmins, poor beggars, or travellers who 
ask him for anything. ... 

He thinks, "I give. They receive. This is a gift. | 
unselfishly give away everything | have. | am 
developing Buddha-knowledge. 

| am practising the perfection of generosity. | dedicate 
this gift, given equally to all living beings, to 
unsurpassed, perfect awakening, but | should do so 


without anything being perceived by the mind.979 


By means of this gift and its fruit, may all living beings 
which can be perceived be happy in the Dharma, be 
free from clinging, and attain final nirvana." He gives a 
gift impeded by three kinds of attachment. 

What are these three kinds of attachment? They are 
the perception of an essential self, the perception of 
another, and the perception of a gift. These are the 
three kinds of attachment which impede him when he 
gives a gift. 

This is what is known as the worldly perfection of 
generosity. Practising in this way, Venerable Šãriputra, 


someone who is worldly does not progress. /6 He 
does not free himself. He does not approach 
awakening. This is why it is known as the worldly 
perfection of generosity. 


What, then, is the transcendental perfection of 
generosity? It is completely pure in three ways. What 
are these three ways in which it is completely pure? 

Here, when the bodhisattva, the great being, gives a 
gift, he does not perceive an essential self (as giver), 
he does not perceive a recipient, and he does not 


843 





khóng nghĩ đến người cho, vật cho hay người nhận, vi 
tát cá những thứ này đều trống rỗng vé bán chát hoặc 
không có tự tánh. 


Ngài Xá-loi-phát (Sáriputra) nói: “Thưa tôn giả 
Subhüti (Tu-bà-dà), thé gian bó thí ba-la-mật là gì và 
xuất thé gian bô thí ba-la-mật là gi?" 


Subhüti nói, “Thưa tôn giả Sariputra, thế gian bố thí 
ba-la-mật là Bó-tát, vi đại nhân, bố thí rộng rãi. Vi ấy 
cho mọi người: các vị xuất gia, những Bà- la-môn, 
người ăn xin nghèo khổ, hoặc kẻ lữ hành yêu cầu vị ấy 
bát cý điều gì.. 

Vị Ấy nghĩ, “Ta bố thí. Họ nhận bố thí. Đây là một vật 
thí. Ta cho đi tất cả những gì ta có mà không bỏn xẻn. 
Ta thực tập giáo pháp Phật dạy. 

Ta đang thực hành bố thí ba-la-mật. Ta hiến tặng vật 
thí này, được trao một cách bình đẳng cho tất cả chúng 
sinh, hồi hướng đến cho sự tỉnh thức siêu việt hoàn 
hảo (sự giác ngộ tuyệt đối), nhưng ta nên bố thí mà 
tâm không tháy có bó thí.43 


Nhờ vật thí này và quả lành của nó, nguyện cho tất 
cả chúng sinh có thể nhận được hạnh phúc trong giáo 
pháp, thoát khỏi sự bám víu và đạt được niết-bàn tối 
hậu.” Vị ấy bó thí bị ngăn ngại bởi ba loại chấp trước. 

Ba loại chấp trước này là gì? Chấp về có một tự ngã 
(người cho), chấp về có người khác (người nhận) và 
chấp về có vật thí. Ba loại chấp trước này là chướng 
ngại vị khi thực hiện bó thí. 

Bó thí như thế gọi là thế gian bó thí ba-la-mật. Thực 
hành theo cách này, thưa tôn giả Sariputra, người như 
thế không siêu xuất thế gian. Người ấy không tự giải 
thoát, không đạt đến giác ngộ được. Đây là lý do tại 
sao nó được gọi là thế gian bố thí ba-la-mật. 


Vậy thì, xuất thế gian bố thí ba-la-mật là gì? Nó hoàn 
toàn thanh tịnh theo ba cách. Những gì là ba cách 
hoàn toàn trong sạch? 

Ở đây, khi Bò- tát, vị đại nhân trao tặng vật thí, vị ấy 
không chấp về có một tự ngã (người cho), chấp về có 
người khác (người nhận) và chấp về có vật thí. Cũng 








ma-ha-tát hành bố thí. 

Lại nữa, thưa tôn giả 6ãriputra, khi Bồ-tát ma-ha-tát 
hành bố thí, vị ấy chẳng đưa vật thí cho hết thảy chúng 
sanh. Vị áy chẳng thầy có chúng sanh chi. Vị ấy chẳng 
thấy có ngã. Vị ấy xả thí vật thí tới vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, nhưng vị ấy không thấy giác ngộ chi. 
Đây được gọi là siêu thế bố thí ba-la-mật. 

Vì sao đây lại được gọi là siêu thế bố thí ba-la-mật? 
Hành theo cách này, thưa tôn giả Sàriputra, ta có thé 
tấn hóa siêu xuất thế gian, vô ngã, đạt thành giác ngộ. 
Đó là lý do vì sao đây được gọi là siêu thế bố thí ba-la- 
mật. 


Pañcavirmsati-sahasrikã Prajfiaparamità Sūtra, 263— 
264, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


M.140 Quán tánh Khóng tro hành ba-la-mát 


Doan này giái thích ráng các ba-la-mát mà BÓ-tát tu 
tập dé cứu độ chúng sanh và chứng dat Phát quả, 
chẳng phải là những thé thường hằng — nếu chúng là 
vậy, thời chúng chẳng thé thứ dé tu tập (xem *M.138) — 
chúng cũng chẳng phải là các pháp riêng biệt mà có 
thé tăng trưởng. 

Chúng là một phần của một mạng lưới vi diệu các 
quá trình, và do hiểu như vậy, hành như vậy, các 'ba- 
la-mát' được 'táng trưởng”: 


Subhüti nói, “Thật hy hữu, bach Thế Tôn, Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác đã dạy rằng thực tướng của 
hết thảy các pháp là bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, 
nhu con hiểu nghĩa mà Thế Tôn đã nói, hết thảy các 
pháp, bach Thế Tôn, là bất khả thuyét. Thế Tôn nói, 
'Đúng vậy, này Subhüti, đúng như vậy. 

Hết thảy các pháp, này Subhüti, là bất khả thuyết. Vì 
sao vậy? Này Subhüti, tánh Không của tất cả các pháp 
là không thé nói." 





perceive a gift. Nor does he perceive any fruit. These, 
Venerable Sàriputra, are three ways in which the 
bodhisattva, the great being, is completely pure. 

Again, Venerable Šãriputra, when the bodhisattva, 
the great being, gives a gift, he does not present that 
gift to all living beings. He does not perceive any living 
beings. He does not perceive an essential self. He 
dedicates the gift to unsurpassed, perfect awakening, 
but he does not perceive any awakening. This is what 
is known as the transcendental perfection of 
generosity. 

Why is this known as the transcendental perfection of 
generosity? Practising in this way, Venerable Śāriputra, 
one makes progress away from the world. One frees 
oneself. One approaches awakening. This is why it is 
known as the transcendental perfection of generosity. 


Paficavim$ati-sahasrika Prajfiaparamita Sūtra, 263— 
264, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.140 How insight into emptiness aids the 
practice of the perfections 


This passage explains that the perfections that the 
bodhisattva cultivates in order to aid other beings and 
attain Buddhahood, are not permanent entities — if they 
were, they could not be gradually cultivated (see 
*M.138) — nor are they even separate phenomena that 
can 'be developed' or grow. 

They are part of an inconceivable network of 
processes, and it is from understanding this, and 
working with it, that the perfections' 'grow.. 


Subhüti said, 'It is wonderful, Blessed One, how the 
Tathàagata, the arhant, the perfectly awakened Buddha 
has taught the true nature of all phenomena, which is 
inexpressible. Blessed One, as | understand the 
meaning of what the Blessed One has said, all 
phenomena, Blessed One, are inexpressible. The 
Blessed One said, 'Exactly, Subhüti, exactly. 

All phenomena, Subhüti, are inexpressible. Why is 
this? |t is not possible, Subhüti, to express the 
emptiness of all phenomena.’ 


844 





không chấp vào quả bó thí. Thưa tôn giả Šãriputra, đây 
là ba cách mà BÓ-tát, vị đại nhân, hoàn toàn thanh tịnh. 

Lai nữa, Thưa tôn giả Šãriputra, khi Bồ-tát, vi dai 
nhân, trao tặng một vật thí, vị ấy không cho là bó thí 
cho tất cả chúng sinh. Vị ấy không thấy có bất kỳ 
chúng sanh nào. Vị ấy không thấy có một tự ngã. Hồi 
hướng vật thí đến Sự giác ngộ tuyệt đối nhưng không 
nhận thức bát kỳ sự giác ngộ nào. 

Tại sao điều này được gọi là xuất thế gian bố thí ba- 
lamật? Thực hành theo cách này, Thưa tôn giả 
6ãriputra, một người sẽ siêu xuất thế gian. Người ấy tự 
giải thoát, đạt đến được giác ngộ. Đây là lý do tại sao 
nó được goi là xuất thé gian bó thí ba-la-mát. 


(Kinh Paficavimsati-sahasrika Prajnaparamita, 263- 
264, do D.S. dich tiéng Anh). 


M.140 Quán chiếu sâu sắc vé tính không hỗ trợ 
cho việc thực hành các Ba-la-mật như thê nào 


Đoạn này giải thích rằng các ba-la-mật mà Bồ-tát tu 
tập dé trợ giúp chúng sinh khác và đạt được Phát quả, 
không phải là những thực thé thường còn - nếu như 
thé, ba-la-mát không thé được tuần tự tu tập (xem 
*M.138) - thậm chí chúng cũng không phải là những 
pháp riêng biệt mà có thé “được tăng trưởng' hoặc 
trưởng dưỡng. 

Chúng là một phân của mạng lưới kỳ diệu của tiễn 
trình và từ việc hiéu như thé và tu tập như thé, các ba- 
la-mật được “tăng trưởng.” 


Subhũti (Tu-bồ-đề) nói, “Thật là vi diệu, Bạch đức 
Thế Tôn, Như Lai, A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác, 
Phật đã dạy về thật tướng của các sự vật không dễ 
nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, như con hiểu được những gì 
Thế Tôn đã dạy thật tướng của các sự vật không dễ 
nghĩ bàn.” Đức Thế Tôn nói: “Đúng thé, này Subhüti, 
đúng như vậy. 

Tất cả mọi pháp, này Subhũti, đều không thể tuyên 
thuyết. Tại sao thé? Này Subhüti không thé nào diễn 
bày được tính không của các sự vật.” 








Subhüti nói, Bạch Thế Tôn, những gì là bất khả 
thuyết có tăng hay có giảm chăng? Thé Tôn nói, 
'Không thé, này Subhüti, thật vậy, không thé.' 


Subhũti nói, Bạch Thế Tôn, những gì là bất khả 
thuyết thì không tăng không giảm, thế thì bố thí ba-la- 
mật sẽ không tăng không giảm, giới ba-la-mật, nhẫn 
ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, thiền ba-la-mật và bát- 
nhã ba-la-mật sẽ không tăng không giảm. 

Nếu, bạch Thế Tôn, sáu ba-la-mật không tăng không 
giảm, làm sao Bồ-tát Ma-ha-tát có thể chứng đắc Vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác bằng lực tăng trưởng 
của sáu ba-la-mật? 

Làm sao vị ấy có thé đạt đến Vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác? Bồ-tát Ma-ha-tát, bạch Thế Tôn, không 
thể tiếp cận Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nếu 
các ba-la-mật không tăng trưởng viên mãn.” 


Thế Tôn nói, Đúng vậy, này Subhüti, đúng như vậy. 
Ba-la-mật vôn không tăng giảm. 
Bô-tát Ma-ha-tát hành bát-nhã ba-la-mật, tu bát-nhà 


ba-la-mật, thiện xảo trong các phương tiện, không nghĩ 


rằng, “Bó thí ba-la-mật này có tăng.” hay “Bố thí ba-la- 
mật này có giảm." Nhưng nghĩ rằng, "BÓ thí ba-la-mật' 
này chỉ là danh tưởng.” 

Bồ-tát khi hành bó thí, cùng hành tác ý chuyên niệm, 
khởi bồ-đề tâm, và thiện căn, thảy đều hồi hướng Vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hồi hướng này đồng 
với Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


[Tương tợ với các ba-la-mật còn lại, và] 

khi trì giới, ... an nhẫn, ... tinh tấn, ... tĩnh lự,.... 

(và) hành bát- nhá ba- la- mát, tu bát- nhã ba-la-mật, 
đồng thời tác ý chuyên niệm, khởi bồ-đề tâm, và thiện 
căn, thảy đều hồi hướng Vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Hồi hướng này đồng với Vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 





Subhüti said, 'Blessed One, can something which is 
inexpressible grow or decline?' The Blessed One said, 
‘No, Subhüti, indeed not.’ 


Subhüti said, 'Blessed One, if something which is 
inexpressible cannot grow or decline, then the 
perfection of generosity will not grow or decline, the 
perfection of ethical discipline, the perfection of patient 
acceptance, the perfection of vigour, the perfection of 
meditation and the perfection of wisdom will not grow or 
decline. 

If, Blessed One, the six perfections do not grow and 
do not decline, how can a bodhisattva, a great being, 
attain unsurpassed, perfect awakening by the power of 
the growth of the six perfections? 

How can he approach unsurpassed, perfect 
awakening? A bodhisattva, Blessed One, a great being 
cannot approach unsurpassed, perfect awakening if the 
perfections are not fully developed.’ 


The Blessed One said, 'Exactly, Subhüti, exactly. 
Something which is a perfection cannot grow or decline 
at all. 

A bodhisattva, a great being, who practises the 
perfection of wisdom, who develops the perfection of 
wisdom, and who is skilled in means does not think, 
"This perfection of generosity is growing." or "This 
perfection of generosity is diminishing." Rather, he 
thinks, "This 'perfection of generosity' is only a label." 

When he gives a gift, he dedicates the absorption of 
mind, the arising of the awakening-mind, and the 
wholesome roots involved to unsurpassed, perfect 
awakening. His dedication of these things is the same 
as unsurpassed, perfect awakening. 


[He thinks in the same way with regard to the other 
perfections, and] 

when he undertakes to act morally, ... when he is 
patiently acceptant, ... when he maintains vigour, 
when he reaches attainments in meditation, ... 

(and) when he practises the perfection of wisdom, 
and develops the perfection of wisdom, he dedicates 
the absorption of mind, the arising of the awakening- 
mind, and the  wholesome roots involved to 


845 





Subhüti thua: "Bach Thé Tón, nhüng gi khóng thé 
diễn bày được có thé tăng trưởng hay suy giảm được 
không?” Đức Thế Tôn nói: “Không, Subhüti, quả thực 
không thé." 


Subhũti thưa: “Bạch Thế Tôn, nếu những gì không 
thể diễn bày được không tăng không giảm thì giới ba- 
la-mật, nhẫn ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, thiền ba-la- 
mật và trí tuệ ba-la-mật sẽ không tăng trưởng hay suy 
giảm. 

Bạch Thế Tôn, nếu sáu ba-la-mật không tăng không 
giảm thì làm sao một Bồ-tát có thể đạt được giác ngộ 
siêu việt nhờ năng lực tăng trưởng của sáu ba-la-mật? 

Làm thế nào vị ấy có thé tiếp cận giác ngộ siêu việt? 
Một Bó-tát, Bach Thế Tôn, vị Đại sỹ không thé tiếp cận 
giác ngộ siêu việt nếu các ba-la-mật chưa được phát 
triển trọn vẹn.” 


Đức Thế Tôn nói: “Chính xác, Subhũti, đúng như 
vậy. Ba-la-mật vốn không tăng không giảm. 

Một Bồ-tát, một bậc Đại sĩ, người thực tập trí tuệ ba- 
la-mật, người phát triển trí tuệ ba-la-mật và người 
thuần thục trong các phương tiện không nghĩ rằng, “Bố 
thí ba-la-mật đang tăng trưởng” hoặc “Bó thí ba-la-mật 
đang suy giảm.” Thay vào đó, vị ấy nghĩ, “Bố thí ba-la- 
mật” này chỉ là một nhãn hiệu” (danh tưởng). 

Khi tặng một vật thí, vị ấy hồi hướng chánh niệm, 
khởi tâm Bồ-đề và tất cả những thiện căn liên quan 
đến sự giác ngộ siêu việt. Sự hồi hướng của vị ấy đối 
với những điều này cũng đồng với Sự giác ngộ tuyệt 
đôi. 


[Vị áy nghĩ theo cùng một cách đối với những ba-la- 
mật khác, và] 

khi vị ấy thực hiện trì giới,.. 
nhận,... khi vị ấy tinh tấn,. 
tựu thiền định... 

(và) khi vị áy thực hành trí tué ba-la-mật, phát triển 
tuệ giác ba-la-mật, vị ấy nguyện hồi hướng chánh 
niệm, khởi tâm Bồ-đề và tất cả những thiện căn liên 
quan đến sự giác ngộ tuyệt đối (giác ngộ siêu việt, vô 


. khi vị ấy kiên nhẫn chấp 
- khi vị ây đạt được thành 








Tôn giả Subhüti nói, Vậy thi, bạch Thế Tôn, thế nào 
là Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác?' Thế Tôn nói, 
'Vó thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, này Subhũii, là 
Nhu Như, này Subhüti, không tăng không giảm. 

Nếu Bó-tát Ma-ha-tát thường hành chuyên niệm, thời 
sẽ tiếp cận Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và 
chuyên niệm ấy không mắt. 

Như vậy, này Subhüti, nghĩa bát khả thuyết là không 
tăng không giảm, và nhu vậy, các ba-la-mật cũng 
không tăng không giảm. 

Như vậy, này Subhüti, không có pháp nào tăng hay 
giảm. Chuyên tâm tác ý như vậy, này Subhũti, Bồ-tát 
Ma-ha-tát tiếp cận Vô thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 


Astasáhasrika Prajfiaparamità Sūtra, ch.18, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.141 Nháp bát nhi phápmón 


Đoạn này đưa ra những hàm nghĩa khác nhau vé bắt 
nhị: ý niệm cho rằng do sự tương quan phó biến của 
tất cả vạn hữu, thật không thích đáng để thiết lập 
những tương phản đối đãi giữa những thứ dường như 
đối lập. 

Tuy nhiên, cuối cùng, tánh bát nhi chỉ có thé được 
phát biéu bằng im lặng, vi bát ky lời nói nào cüng hàm 
ngu những tương phản: chẳng hạn như giữa cái hai và 
không hai. 


Báy giờ, Duy-ma-cật, người Li-xa (Licchavi 
Vimalakirti) nói với các Bó-tát hiện diện, 'Thua các 
nhân giả, thé nào là Bồ-tát vào cửa pháp bát nhi?'. 


Bồ-tát Sư Tử Ý (Simhamati) nói, 'Hữu lậu và vô lậu là 
hai. 

Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì chẳng khởi 
tưởng hữu lậu hay vô lậu, 

không vướng hữu tướng, không trụ vô tướng, đó là 





unsurpassed, perfect awakening. His dedication of 
these things is the same as unsurpassed, perfect 
awakening.' 


The Venerable Subhüti then said, ‘What then, 
Blessed One, is unsurpassed, perfect awakening?' The 
Blessed One said, 'Unsurpassed, perfect awakening, 
Subhüti, is reality, and reality, Subhüti, does not grow 
or diminish. 

If a bodhisattva, a great being, repeatedly and 
frequently dwells with his mind absorbed by this, then 
he will approach unsurpassed, perfect awakening, and 
that mental absorption will not be lost. 

In this way, Subhüti, something which is inexpressible 
does not grow or decline, and in the same way, the 
perfections do not grow or decline. 

In the same way, Subhüti, no phenomena grow or 
decline. By dwelling with his mind absorbed in this way, 
Subhüti, a bodhisattva, a great being, approaches 
unsurpassed, perfect awakening.' 


Astasáhasrika Prajfiaparamita Sūtra, ch.18, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.141 Entering the Dharma-door of non-duality 


This passage gives various implications of non- 
duality: the idea that due to the pervasive 
interrelationship of everything, it is inappropriate to set 
up dualistic contrasts between seemingly opposing 
things. 

Yet ultimately, the only way of expressing non-duality 
is through silence, as any speech depends on making 
contrasts: such as between non-dualism and dualism! 


Then the  Licchavi  Vimalakirti asked those 
bodhisattvas, 'Good men, how do bodhisattvas enter 
the Dharma-door of non-duality?' ... 


The bodhisattva Simhamati said, ‘Thinking, "This is 
characterised by intoxicating inclinations" and "This is 
not characterised by intoxicating inclinations” ¡is 
dualistic. 

One who has attained impartiality does not perceive 


846 





thượng). Sự hồi hướng của vị ấy đối với những điều 
này cũng đồng với sự giác ngộ tuyệt đôi (giác ngộ siêu 
việt, vô thượng). 


Trưởng lão Subhüti lại hỏi: “Bạch Thế Tôn, thế nào là 
sự giác ngộ tuyệt đối (giác ngộ siêu việt, vô thượng)?” 
Thế Tôn đáp: “Sự giác ngộ tuyệt đối, này Subhũii, là 
thực tại, và thực tại, này Subhüti, không tăng không 
giảm. 

Một Bồ-tát, vị đại sĩ, luôn thực tập thường xuyên an 
định tâm như thế thì vị ấy sẽ đạt đến sự giác ngộ siêu 
việt và định tâm sẽ không bị hoại diệt. 

Bằng cách này, Subhüti, một cái gì đó bát khả thuyết 
được sẽ không tăng không giảm và tương tự, ba-la- 
mật cũng không tăng không giảm. 

Cũng vậy, này Subhüti, không có pháp nào tăng 
trưởng hay suy thoái. Với sự an định tâm như thế này 
Subhüti, Bồ-tát, vị đại sỹ có thé tiếp cận giác ngộ siêu 
việt, vô thượng (sự giác ngộ tuyệt đối). 


(Kinh Astasahasrika Prajfiaparamità, chương 18, do 
D.S. dich tiéng Anh). 


M.141 Bước vào pháp môn bát nhị (không hai) 


Doan này dua ra nhiéu nói hàm khác nhau vé "tính 
bát nhi nguyén:" y tưởng rằng do mối tương quan phó 
bién của van vật, không thích hợp dé thiết lập sw tương 
phản nhị nguyên giữa những thứ dường như đối lập. 

Tuy nhiên, cuối cùng, cách duy nhát dé thé hiện tính 
không hai bằng cách sự im lặng, vì bắt kỳ lời nói nào 
cũng phụ thuộc vào việc tạo ra sự tương phản: chẳng 
hạn như giữa thuyết nhát nguyên và thuyết nhị nguyên! 


Sau đó, Licchavi Vimalakirti hỏi các Bồ-tát đó, "Này 
các hiền giả, làm thé nào dé các vi Bồ-tát bước vào 
pháp môn không hai?” 


Bồ-tát Sư Tử Y (Simhamati) nói rằng: “Suy nghĩ rằng 
“điều này được đặc trưng bởi khuynh hướng hữu lậu” 
và “điều này không được đặc trưng bởi khuynh hướng 
hữu lậu” mang tính nhị nguyên. 

Một người đã đạt được sự công bằng không nhận 








vào cửa pháp bát nhi. 


Bồ-tát Tịnh Giải (Sukhadhimukta) nói, Lạc và phi lạc 
là hai. 

Nhưng nếu lìa bỏ tất cả những gì là lạc, trí giác như 
hư không, bởi trí huệ thanh tịnh chăng còn chỗ trở 
ngại, đó là vào cửa pháp bát nhi.’ 


Bồ-tát Na-la-dién (Nãrãyana) nói, “Thế gian và xuất 
thê gian là hai. : `. 
Nhưng tính của thé gian là không thì cũng là xuất thê 
gian. : 
O trong đó không vào, không ra, không đây, không 
tan, đó là vào cửa pháp bát nhi.’ 


Bồ-tát Thiện Y (Dàntamati) nói, Luân hồi và Niét-bàn 
là hai. Nếu thấy được tánh của luân hồi thì chẳng còn 
luân hồi, cũng không đắc Niết-bàn. Hiéu được vậy là 
vào cửa pháp bát nhị.' 


Bồ-tát Hiện Kiến (Pratyaksadaréin) nói, ‘Tân và bát 
tận là hai. Pháp nào bị hủy diệt thời cuối cùng bị hủy 
diệt, và pháp nào cuối cùng bị hủy diệt thời chẳng thể 
tận. Đó là lý do tại sao gọi nó là bất tận. 

Những gì bất tận thời là tạm thời, những gì tạm thời 
thời là bát tận. Đó là vào cửa pháp bát nhi." 


Bồ-tát Phổ Thủ (Samantagupta) nói, Ngã và vô ngã 
là hai. Ngã còn không thể nắm bắt được, vô ngã làm 
sao nắm bắt? 

Nhìn ra thật tính này của ngã thì không khởi nhị 





things as being 
inclinations, or as 
intoxicating inclinations. 

He attains non-perception, and in his impartiality of 
perception, he attains impartiality but is not restricted 
by impartiality. In this way, he enters non-duality.' 


characterised by intoxicating 
not being characterised by 


The bodhisattva Sukhadhimukta said, 'Thinking, "This 
is happiness" and "This is unhappiness” is dualistic. 

One who has abandoned all pleasures, and has a 
mind which is like space because of the complete purity 
of his understanding, does not generate anything, and 
he enters into non-duality.' 


The bodhisattva Narayana said, ‘Thinking, "This is 
mundane" and “This is transcendental” is dualistic. 

The mundane is empty of any essential nature, so 
nothing transcends and nothing descends, nothing 
moves and nothing stays still. 

Where there is no transcendence or descent, no 
movement or stillness, one enters non-duality.' 


The bodhisattva Dantamati said, "Thinking, "samsara" 
and "nirvana" is dualistic. When one sees the true 
nature of samsara, one neither wanders in samsära nor 
attains final nirvana. When one realizes this, one enters 
non-duality.' 


The bodhisattva Pratyaksadar$in said, ‘Thinking, 
"This is perishable" and “This is imperishable" is 
dualistic. What is destroyed is finally destroyed, and 
what is finally destroyed cannot perish. That is why it is 
said to be imperishable. 

Something which is imperishable is transient, and 
something which is transient is not perishable. This is 
what entering the Dharma-door of non-duality means.’ 


The bodhisattva Samantagupta said, ‘Thinking, 
"essential self" and "no essential self" is dualistic. How 
is one who does not perceive the existence of an 
essential self to rid himself of such a self? 


847 





thức moi thứ được đặc trưng bởi khuynh hướng hữu 
lậu, hoặc không được đặc trưng bởi khuynh hướng 
hữu lậu. 

Vị áy dat được sự không tri giác, và trong sự vô tư 
của tri giác, vị ấy đạt được sự vô tư nhưng không bị 
giới hạn bởi tính vô tư. Bằng cách này, vị ấy đi vào tính 
bất nhị nguyên.” 


“Bồ-tát Tịnh Giải (Sukhadhimukta) nói rằng: “Suy 
nghĩ rằng “đây là hạnh phúc” và “đây là bát hanh" là nhị 
nguyên. 

Người nào đã từ bỏ mọi thú vui và có một tâm trí 
giống nhu hư không vi sự hiểu biết hoàn toàn thanh 
tịnh của mình, không làm xuất hiện bất cứ điều gì và 
người đó đi vào tính bắt nhị nguyên. 


“Bồ-tát Na-La-diên (Narayana) nói rằng: “Suy nghĩ 
rằng “điều này là thế gian” và “điều này là siêu xuất thế 
gian,” đó là nhị nguyên. 

Thế gian là trống rỗng, không có tự tánh, vì vậy 
không có gì siêu và không có gì đọa, không có gì di 
chuyên và không có gì đứng yên. 

Nơi nào không có siêu thoát hay thoái đọa, không có 
chuyển động hay tĩnh lặng, là nơi người ta di vào tính 
bất nhị nguyên. 


“Bồ-tát Thiện Y (Dàntamati) nói: “Suy nghĩ rằng “luân 
hồi” và “niết-bàn” là nhị nguyên. Khi thấy ra bản chất 
của luân hồi, người ta sẽ không còn lang thang trong 
sinh tử và chẳng đắc niết-bàn tối hậu. Khi thấy ra điều 
này, người ta đi vào tính bất nhị nguyên. 


“Bồ-tát Hiện Kiến (Pratyaksadarsin) nói rằng: “Suy 
nghĩ rằng “Hoại diệt” và “Không hoại diệt là hai (là nhị 
nguyên). Những pháp gì bị phá hủy cuối cùng sẽ bị diệt 
và những gì cuôi cùng bị diệt không thể bị hoại diệt. Đó 
là lý do tại sao nó được cho là bất tử (không hoại diét). 

Những gi bát tử là ngắn ngủi, những gì ngắn ngủi thì 
không chóng tàn. Đó là ý nghĩa của di vào tính bát nhi 
nguyên. 


Bó-tát Phó Thủ (Samantagupta) nói ráng: "Suy nghi 
ráng có “Ngã và phi ngã” là nhi nguyên. Làm thé nào 
một người thấy ra chẳng có cái ngã tồn tại lại cần phải 
loại trừ mình ra khỏi cái ngã như thế. 








nguyên nữa; đó là vào cửa pháp bát nhi. 


Bó-tát Điện Thiên (Vidyuddeva) nói, ‘Minh và vô minh 
là hai. Nhưng thật tánh của vô minh chính là minh. 
Minh cũng không thé thủ, lia hết thảy số. 

Ở trong đó mà bình đẳng không hai, đó là vào cửa 
pháp bát nhị..... 


Bồ-tát Vô Tận Y (Aksayamati) nói, 'Bố thí và hồi 
hướng đến Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của bố thí 
chính là Nhất thiết trí, và tính của Nhất thiết trí chính là 
sự hồi hướng. 

Cũng vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí 
huệ với hồi hướng Nhất thiết trí là hai. 


Nhưng tính của trí tuệ là Nhất thiết trí, và tính của 
nhất thiệt trí chính là sự hôi hướng. Ở trong đây mà 
thâm nhập nhật tướng, là vào cửa pháp bát nhi." 


Bó-tát Thâm Huệ (Gambhirabuddhi) nói, Không, Vô 
tướng, Vô tác là hai.578 

Nhưng Không tức là Vô tướng, và Vô tướng tức là 
Vô tác. Khi vô dục thời không có hành nơi tâm, ý, hay 
thức. 

Ở trong một giải thoát môn cũng chính là cả ba giải 
thoát môn. Đó là vào cửa pháp bát nhi.” 


Bồ-tát Tịch Căn (Sàntendriya) nói: “Phật, Pháp, Tăng 
là hai. Tánh của Phật tức là Pháp. Tánh của Pháp tức 
là Tăng. 

Tam bảo này tướng vô vi, bình đẳng với hư không, 
hết thảy các pháp cũng vậy. 

Thấu suốt pháp này là vào cửa pháp bát nhị.'. 





One who does not see any essential nature of the 
self in a dualistic way enters non-duality.' 


The bodhisattva Vidyuddeva said, ‘Thinking, 
“knowledge” and “ignorance” is dualistic. The essential 
nature of ignorance is knowledge. lgnorance is 
indeterminable, it lies — beyond methods of 
determination. 

One who realizes this realizes non-duality, and enters 
non-duality.' ... 


The bodhisattva Aksayamati said, ‘Thinking that one 
will practise generosity in order to develop omniscience 
is dualistic. The essential nature of generosity itself is 
omniscience, and the essential nature of omniscience 
itself is development. 

In the same way, thinking that one will practise 
ethical discipline, ^ patient — acceptance, vigour, 
meditation or wisdom in order to develop omniscience 
is dualistic. 


The essential nature of wisdom itself is omniscience, 
and the essential nature of omniscience itself is 
development. One who enters into this single way of 
conduct enters non-duality.' 


The bodhisattva Gambhirabuddhi said, ‘Thinking, 
"Emptiness, freedom from characteristics, and freedom 


from aspirations are different things" 977 is dualistic. 

In fact, that which is empty has no characteristics, 
and that which has no characteristics is free from 
aspiration. When there is no desire, there is no activity 
of thought, mind, or mental consciousness. 

One who sees a single door of emancipation sees all 
of the doors of emancipation, and enters non-duality.' 


The bodhisattva Šãntendrya said, ‘Thinking, 
“Buddha”, “Dharma”, or “Sangha” is dualistic. The 
essential nature of the Buddha is the Dharma, and the 
essential nature of the Dharma is the Sangha. 

All of the Three Jewels are unconditioned, the 
unconditioned is space, and the behaviour of all 
phenomena is like space. 

One who sees things in this way enters non-duality.’.. 


848 





Ai thấy ra phi ngã là người ấy di vào tính bát nhị 
nguyén. 


Bó-tát Điện Thiên (Vidyuddeva) nói rằng: “Suy nghi 
rằng “Hiểu biết” và “vô minh" là nhị nguyên. Thật tánh 
của vô minh là sự hiu biết. Vô minh là không thé xác 
định được (mơ hồ), nó nằm ngoài các cách xác định. 

Ai nhận ra điều này sẽ nhận ra không hai và đi vào 
tính bất nhị nguyên.”... 


Bồ-tát Vô Tận Y (Aksayamati) nói rằng: "Suy nghĩ 
rằng một người sẽ thực hành bó thí dé phát triển toàn 
giác là nhị nguyên. Bản chất bố thí chính là sự toàn trí 
và bản chất thiết yếu của sự toàn trí chính là sự phát 
triển trí tuệ. 

Tương tự như vậy, suy nghĩ rằng một người sẽ trì 
giới, kiên trì, tinh tấn, thiền định, hoặc trí tuệ để phát 
triển toàn trí là nhị nguyên. 


Bản chất của trí tuệ chính là sự toàn trí và bản chất 
của sự toàn trí chính là sự phát triển trí tuệ. Ai thâm 
nhập vào cách hành xử duy nhất này sẽ di vào tính bát 
nhị nguyên.” 


Bồ-tát Thâm Huệ (Gambhirabuddhi) nói rằng: “Suy 
nghĩ rằng “Không, vô tướng, vô tác là những thứ khác 
nhau”45 là nhị nguyên. 

Thực ra, không là vô tướng, vô tướng là nghĩa của 
vô tác. Khi không có ham muốn, không có hoạt động 
của tư tưởng, tâm trí, hoặc ý thức. 

Ai thấu suốt cánh cửa giải thoát duy nhất sẽ thấy các 
cánh cửa của sự giải thoát và tính bất nhị nguyên.” 


Bồ-tát Šãntendriya nói rằng: “Suy nghĩ rằng “Phật,” 
“Pháp,” hay “Tăng” là nhị nguyên. Bản chất Phật là 
Pháp và bản chất pháp là Tăng. 

Ba ngôi báu là vô vi, vô vi đồng với hư không và các 
sự vật cũng đồng như vậy. 

Người nào PES moi thứ như vậy sé di vào tính bát 
nhi nguyén". 








Khi chư Bồ-tát đã lần lượt từng vị trình bày xong 
pháp bát nhị của mình, liền hỏi Ván-thü-su-loi, vi Pháp 
vương tử, rằng, 'Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi, thế nào là 
Bồ-tát vào cửa pháp bát nhi? 


Văn-thù-sư-lợi nói, 'Chu hiền giả, các Ngài đã khéo 
nói, song những giải thích của các Ngài vẫn còn là hai. 

Chỉ có một lối vào bất nhị pháp môn, đối với hết thảy 
pháp không nói, không thuyết, không chỉ thị, không 
nhận thức, vượt ngoài vấn đáp. 


Đoạn Văn-thù-sư-lợi, Pháp vương tử, hỏi Duy-ma- 
cát, ‘Này thiện gia nam tử, chúng tôi mỗi người đã nói 
rồi, xin Nhân giả cho biết thế nào là Bồ-tát vào cửa 
pháp bát nhị?” 


Báy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói. 


Văn-thù-sư-lợi tán thán, 'Lành thay, lành thay, thiện 
gia nam tử! Cho đên không còn văn tự và ngôn thuyết, 
ây mới thật là vào cửa pháp bát nhị." 


Khi thuyết phẩm vào cửa pháp bất nhị này, năm 
ngàn Bô-tát trong hội déu vào cửa pháp bát nhị, đặc vô 
sinh pháp nhán.579 


Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.8, sections 1, 10—16, 


20—22, 32-33, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


Duy thức và tánh Không của năng - sở nhi 
nguyên 


M.142 Thế gian duy thức 


Đoạn này luận rằng thế giới mà chúng ta tri nhận chỉ 





When the bodhisattvas has each explained non- 
duality in their own way, they addressed Mañjuśrī, the 
youthful prince of the Dharma, and said, 'Mafiju$ri, how 
does a bodhisattva enter non-duality?' 


Mafiju$ri said, ‘Good men, you have all spoken well, 
but still, all of your explanations are dualistic. 

There is a single teaching which is the entrance into 
non-duality, and it is that all phenomena do not express 
anything, do not say anything, do not communicate 
anything, do not explain anything, do not declare 
anything, and do not discern anything.’ 


Then Mañjuśrī, the youthful prince of the Dharma, 
addressed the Licchavi Vimalakirti, Son of good family, 
we have each explained non-duality in our own way. 
Please give us your explanation of the entrance into the 
Dharma which is non-duality.' 


The Licchavi Vimalakirti remained silent. 


Mafiju$ri, the youthful prince of the Dharma, praised 
the Licchavi Vimalakirti, saying, "Excellent! Excellent, 
son of good family! This is how bodhisattvas enter the 
Dharma-door of non-duality, with no syllables, sounds, 
or noises, no limited knowledge or actions.’ 


When this explanation was given, five thousand 
bodhisattvas entered the Dharma-door of non-duality, 
and attained patient acceptance of the fact that all 


phenomena are unarisen.578 


Vimalakirti-nirdeSa Sūtra, ch.8, sections 1, 10-16, 


20-22, 32-33, trans. from Sanskrit by D.S. 


Mind-only and emptiness of subject-object duality 


M.142 The world as mind-only 


This passage argues that the world that we perceive 
849 





Khi các Bồ-tát giải thích và tính không hai theo cách 
riêng của mình, họ nói với Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
(Mañjusri), vi pháp vương tử và nói rằng: “Thưa tôn giả 
Mañjuśrī, làm thế nào Bồ-tát nhập vào pháp môn 
không hai?” 


Bồ-tát Ván-thü-su-loi đáp: "Này các hiền hữu, các vi 
đã khéo nói, nhưng tất cả các giải thích của các vị vẫn 
còn tính nhị nguyên. 

Có một giáo lý duy nhất là lối vào bát nhị nguyên và 
đó là với tất cả các sự vật chẳng có thể diễn bày, nói, 
truyền đạt, giải thích, công bố và phân biệt bất cứ điều 
gì. 


Sau đó Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, vị pháp vương tử, nói 
với Licchavi Vimalakirti rằng: “Này thiện gia nam tử, 
chúng ta từng người đã giải thích về tính bất nhị 
nguyên (tính không hai) rồi. Xin hiền giả hãy cho chúng 
tôi lời giải thích về lối vào pháp bắt nhị nguyên (không 
hai)." 


Ngài Duy-ma-cát ván im láng. 


Bó-tát Ván-thü-su-loi, vi pháp vương tử, khen ngợi 
cư sĩ Vimalakirti (Duy-ma-cật) rằng: “Lành thay, lành 
thay, thiện nam tử! Đây là cách các Bồ-tát bước vào 
pháp môn không hai (không hai) đó là không có văn tự, 
âm thanh hay, không có giới hạn của tri thức hay 
hành.” 


Với lời giải thích này, năm nghìn BÓ-tát dà buóc vào 
cửa pháp bát nhị nguyên (không hai) và đặc Vô sinh 
pháp nhán.46 


(Kinh Vimalakirti-nirde$a, chương 8, phàn 1, 10-16, 
20-22, 32- 33, do D.S. dich tiéng Anh). 


DUY TÂM VÀ SỰ TRÓNG RÓNG CỦA CHỦ THÉ 
- ĐÓI TƯỢNG NHỊ NGUYÊN 


M.142 Thế giới duy tâm 


Đoạn này lập luận rằng thé giới mà chúng ta nhận 








là dòng kinh nghiệm của tự tâm (tự tâm hiện lượng). Có 
những cách giải thích khác nhau về quan điềm này. 

Một số người xem đây là phủ nhận tắt cả ngoại cảnh, 
số khác nói đoạn kinh này chỉ ra rằng thế giới kinh 
nghiệm trực tiếp mà chúng ta sóng don giản là một 
dòng kinh nghiệm, bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ và bản 
chát hữu vi của một người, cho dù có hay không bát cứ 
gì ngoài kinh nghiệm của chúng ta. 

Dù theo cách giải thích nào đi nữa, ta cũng nên học 
cách không cho những gì ta kinh nghiệm là những sự 
thé thực hữu dé rói đáp ứng bằng tham sân. Ta không 
nên chia chẻ dòng kinh nghiệm thành những 'đối 
tượng” thực sự và chủ thé' thực sự hay bản ngã. 

Kinh nghiệm trực tiếp là rỗng không, không có chủ 
thê hoặc đối tượng thực sự gì. Đây là những ý niệm 
trung tâm của Du-già Hành tông (Yogäcãra) trong triết 
học Đại thừa. 


'Do không giác tri đó duy chỉ là tự tâm hiện lượng, 
này Đại Huệ (Mahamati), phàm phu ngu si bám chặt 
vào thể tánh đa thù ngoại cảnh, mà phân biệt hư vọng 
rằng hữu-vô, nhát-di, cả hai-khóng cả hai, thường-vô 
thường thảy đều có tự tánh. 


Này Đại Huệ, như con dê khát bởi nóng bức mùa hè 
vọng quáng nắng tưởng là có nước mà chạy đến đó dé 
uống. Do không giác tri đó chỉ là mê hoặc của tự tâm 
hiện lượng, không biết rằng ở đó không có. 

Cũng nhu vậy, này Đại Huệ, kẻ phàm phu ngu si do 
bởi tập khí của phân biệt hy luận da thù sai biệt từ vô 
thủy, tâm ý bị thiêu đốt bởi lửa tham, sân, si, tham đắm 
cảnh giới sắc sai biệt, ưa thấy thật có sanh, diệt, đình 
trú, không thiện xảo nói-ngoai, hữu-vô, roi vào chấp 
thủ nhát-di, hữu-vô... 





is just the flow of experiences in one's own mind. There 
are different interpretations of this perspective. 

Some see it as denying any external world, others 
see it as pointing out that our lived world of immediate 
experience is simply a flow of experience, influenced by 
language and a person's conditioned nature, whether 
or not there is anything beyond our experience. 

Either way, we should learn not to substantialise what 
we experience into things that we respond to with 
attachment or aversion. We should not split the flow of 
experience into substantial 'objects' and a substantial 
'subject' or essential self. 

Immediate experience is empty of any real subject or 
objects. These ideas are central to the Yogacara 
school of Mahàyana philosophy. 


'Only perceiving the projections of their own minds, 
Mahàmati, ordinary immature beings engage in 
conceptualisation because they are attached to 
different kinds of external objects, and because they 
are attached to their habitual tendency to conceptualise 
existence and non-existence, oneness, otherness, 
things being both or neither, permanence and 
impermanence as having an essential nature. 


Mahaàmati, it is like when animals who are scorched 
by the summer heat conceptualise the existence of 
water in a mirage, and run towards it. They do not 
perceive the confusion of their own minds, and they do 
not discern that there is no water there. 

In the same way, Mahaàmati, ordinary, immature 
beings, whose minds have been steeped in the 
formulation of different kinds of concepts since 
beginningless time, whose minds have been burned by 
the fires of greed, hatred and delusion, who crave the 
sphere of different kinds of forms, who are firmly based 
on the ideas of arising and breaking down, and who do 
not properly understand internal, external, existence, 
and non- existence, fall into grasping at oneness and 
otherness, non-being and being. ... 


850 





thức chỉ là dòng cháy của trải nghiệm trong tâm của 
mỗi người. Có nhiều cách giải thích khác nhau về quan 
điểm này. 

Một số cho rằng nó phủ nhận bắt kỳ thế giới nào ở 
bên ngoài, số khác cho rằng thế giới mà chúng ta sống 
chỉ đơn giản là một dòng trải nghiệm tic thì của chúng 
ta, bị quy định bởi ngôn ngữ và bản chát tương đối của 
con người, cho dù có bát kỳ điều gì nằm ngoài kinh 
nghiệm của chúng ta hay không. 

Dù cho giải thích bằng cách nào, chúng ta cũng nên 
học cách không biến những gì chúng ta trải nghiệm 
thành những thứ mà chúng ta phản ứng với sự dính 
mắc hoặc chán ghét. Chúng ta không nên phân chia 
luóng trải nghiệm thành các thực thê “đối tuong" và 
thực thé “chủ thể” hoặc là tự ngã. 

Trải nghiệm tức thời thì trống rỗng, không có bắt kỳ 
thực thé chủ thé hoặc đối tượng nào. Những ý niệm 
này là trong tâm của trường phái Du-già Hành tông 
(Yogãcãra) của triết hoc Đại thừa (Mahãyãna). 


“Chỉ nhận thức được những hình chiếu của tâm trí 
mình, này Đại Huệ (Mahàmati), những chúng sanh 
chưa thuần thục giáo pháp thường vướng vào phân 
biệt, so đo (biến kế) bởi vì họ bị dính mắc vào các loại 
đối tượng khác nhau bên ngoài và vì họ bị vướng vào 
xu hướng thường xuyên phân biệt tồn tại (hữu) và 
không tồn tại (vô), tính duy nhất, tính khác biệt, là cả có 
và không hoặc không có, không không, tính thường 
hằng và vô thường như là có tự tánh. 


Này Đại Huệ, nó giống như khi những con vật bị cái 
nóng mùa hè thiêu đốt tưởng tượng ra sự tồn tại của 
nước trong một quáng nắng (ảo ảnh) và chạy về phía 
nó. Họ không nhận thức được sự mê hoặc của tự tâm 
và họ không nhận ra rằng chẳng có nước ở đó. 

Tương tự như vậy, này Đại Huệ, những kẻ chưa 
thuần thục trong pháp, tâm của họ đã chìm đắm trong 
các tập khí phân biệt từ nhiều đời, những người mà 
tâm trí đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của tham, sân và si, 
luôn khát khao trong các cõi giới sắc sai biệt, những 
người thấy thật có sanh, diệt, không nhận thức đúng 
đắn nội tại, ngoại tại, tồn tại và không tồn tại, rơi vào 
nắm bắt cái này và cái khác, không tồn tại (phi hiện 
hữu) và tồn tại (hữu thé)... 








Này Đại Huệ, ví như có người nằm mộng thấy trai, 
gái, voi, ngựa, xe, kẻ bộ hành, làng mạc, thị trấn, thành 
thị, gia súc, trâu bò, sâm lâm, viên lâm và các loại núi 
non, sông ngòi, ao hồ, rồi vào hậu cung của vua xứ áy 
trước khi thức dậy. Khi thức dậy, kẻ ấy ngồi không, 
nhớ lại xứ sở và hậu cung ấy. 

Ý ông nghĩ sao, này Đại Huệ, người tiêu tốn thời gian 
nhớ lại những cảnh mộng không thực như thế có trí 
chăng?' Đại Huệ đáp, ‘Thua không, bach Thế Tôn." 
Thế Tôn nói, 

'Cũng như vậy, này Đại Huệ, phàm phu vô tri bị tiêm 
nhiễm tà kiến, theo các đạo sư ngoại đạo, thời không 
thể nhận ra các pháp chỉ là ảnh tợ của tự tâm, là như 
móng, mà lai y cứ trên kiến chấp nhát-di, hữu-vô... 


Này Đại Huệ, ví như nghe thấy tiếng vang của người, 
của sông, của gió. Tiếng vang ấy chẳng có cũng chẳng 
phải không có, bởi vì được nghe như tiếng mà lại 
không phải tiếng. 

Cũng như vậy, này Đại Huệ, các kiến về hữu-vô, 
nhát- di, cáu-bát câu, có thé được hiểu như các vong 
được tao bởi tập quán của tâm ta. 


152. Những ai luôn quán thế gian như huyễn thuật, 
như bóng ma, xảo thuật, mây nôi, mộng, điện quang, 
sẽ cắt đứt ba dòng tương tuc.980 


153. Ở đây không có trí hữu hạn, như quáng nắng 
trên không. Ai biét các pháp như thé, không có gi dé 
ngôn thuyết. ... 


158. Các pháp sai biệt xuất hiện như hoa đốm giữa 
trời, như quáng nắng trên không. Dù sắc tướng sai 
biệt, nhưng như con của thạch nữ. 





Mahamati, it is like a man who is asleep and dreams 
of a country adorned with women, men, elephants, 
horses, chariots, foot-soldiers, villages, towns, cities, 
cattle, buffalo, forests, gardens, and different kinds of 
mountains, rivers, and pools, and who enters the 
harem of the king of that country before waking up. 
When he wakes up, he idles his time away recollecting 
that country and its harem. 

Do you think, Mahamati, that a man like that, who 
spent time recollecting various unreal dreams, would 
be wise?’ Mahāmati said, ‘Certainly not, Blessed One.’ 
The Blessed One said, 

‘In just the same way, Mahaàmati, ordinary, immature 
beings who have been stung by wrong views and who 
are attracted to non-Buddhist teachers do not 
recognise that the reality projected by their own minds 
is like a dream, and depend on ideas of oneness and 
otherness, non-being and being. ... 


Mahaàmati, it is like hearing an echo of a man, a river, 
or the wind. The echo neither exists nor does not exist, 
because a sound is heard, and yet no sound is heard. 

In just the same way, Mahaàmati, the views of 
existence and non-existence, oneness, otherness, and 
of things being both or neither should be understood as 
conceptualisations created by the habitual tendencies 
of one's own mind. 


152. One who always sees the world as being like an 
illusion, a phantom, a magical device, a cloud, a dream, 
or a flash of lightning, is cut free from the triple 


979 and is liberated. 


continuity, 

153. There is no limited knowledge here, it is like a 
mirage in the air. When one sees phenomena in this 
way, one does not make any claims. ... 


158. The various different things which appear to 
exist are like mirages in the air. They are seen in 
various different forms, but are like a son in an infertile 


851 





Này Đại Huệ, nó giống nhu một người dang ngủ và 
mơ về một nơi được tô điểm bởi phụ nữ, đàn ông, voi, 
ngựa, xe ngựa, quân lính, làng mạc, thị trấn, thành 
phó, gia súc, trâu, rừng, vườn và các loại khác nhau 
núi, sông, hồ và vào hậu cung của vua chốn đó trước 
khi thức dậy. Khi tỉnh dậy, anh ấy dành thời gian của 
minh dé hồi tưởng lại đất nước và hậu cung của nó. 

Này Đại Huệ, ông có nghĩ rằng một người đàn ông 
như thế, người đã tốn thời gian hồi tưởng lại nhiều giác 
mơ viễn vông khác nhau, sẽ là người khôn ngoan?” 
Ngài Đại Huệ đáp: “Chắc chắn là không, bạch Thế 
Tôn.” Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng giống như vậy, này Đại Huệ, những chúng 
sinh còn non nớt, những người bị tà kiến lừa bịp và 
những người bị lôi cuốn bởi những vị thầy ngoại đạo, 
không nhận ra rằng thực tại phóng chiếu từ (ảnh tợ) 
chính tâm họ giông như một giậc mơ và phụ thuộc vào 
những ý niệm về cái duy nhất và dị biệt, không và có.. 


Này Đại Huệ, nó giống như nghe thấy tiếng vang của 
một người, một dòng sông, hoặc một cơn gió. Tiếng 
vọng chẳng có cũng như chẳng không có, bởi vì âm 
thanh được nghe, nhưng không có âm thanh nào được 
nghe. 

Theo cách tương tự, này Đại Huệ, các quan điểm về 
tồn tại và không tồn tại, tính duy nhất, tính dị biệt và sự 
vật là cả hai có và không, hoặc không có và không 
không, nên được hiểu là các khái niệm được tao ra bởi 
các khuynh hướng thói quen của tâm trí mỗi người. 


152. Ai luôn nhìn thế giới giống như ảo ảnh, bóng 
ma, ảo thuật, một đám mây, một giác mơ, hay một tia 
chớp, sẽ thoát khỏi tham, sân, si, và được giải thoát. 


153. Không có trí hữu hạn ở đây, nó giống như một 
ảo ảnh trong không gian. Khi một người thấy ra các sự 
vật theo cách này, người ấy sẽ không có gì để khẳng 
định. 


158. Các sự vật sai biệt xuất hiện và tồn tại như hoa 
đốm giữa hư không. Dù sắc tướng sai biệt nhưng 
không tồn tại như nói về đứa con trong giấc mơ của 








Lankavatàra Sūtra, ch.2, dich Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.143 Ba cáp thực tai 


Đoạn này bàn vé ba mức thực tại: 

i) biến kế sở cháp: thé giới của kinh nghiệm hàng 
ngày, có bản tánh là tưởng tượng' hoặc được dựng 
nên” (parikalpita) bởi tâm xây dựng trên dòng kinh 
nghiệm tức thời dé phóng chiếu một thé giới của những 
hình tướng được dựng nên; 

ii) y tha khởi: mức phụ thuộc thứ khác' (paratantra), 
là dòng kinh nghiệm tức thời, phát sinh phụ thuộc vào 
nhau tùy theo duyên khói, tạo nên mức thứ nhát; 

ii) viên thành thật mức hoàn thiện đầy đủ 
(parinispanna), là muc tuệ giác chân chánh, trong đó 
người ta biết bản chát và hoạt động của mức y tha 
khởi, biết nó chẳng có bát kỳ chủ thé hoặc đối tượng 
thực sự nào, và đạt được sự hoàn hảo: hoặc biết rằng 
sự hoàn hảo luôn là thực tại. 


, 


Tóm lại, chư pháp có ba đặc tướng. Một là tướng 
biên kê sở cháp. Hai là tướng y tha khởi. Ba là tướng 
viên thành thật. 


Tướng biến kế sở chấp, đó là giả thi thiết danh tự 
cho tự tánh và sai biệt của hết thảy các pháp, khiến 
cho theo đó mà phát khởi ngôn ngữ. Tướng y tha khởi, 
đó là tự tánh duyên sanh của hết thảy các pháp: do cái 
này có, cái kia có; từ sự sanh của cái kia, cái này sanh: 

vô minh duyên hành, cho đến, tập khởi khối lớn 
thuần khổ.58Ï Tướng viên thành thật, đó là tánh chân 
như bình đẳng của hết thảy các pháp. 

Các Bồ-tát do dũng mãnh tinh tán, như lý tác ý, tư 
duy không điên đảo mà thông đạt chân như ấy. Từ chỗ 
thông đạt này, tiệm thứ tu tập cho đến chứng đắc vô 
thượng chánh đẳng bồ-đề mới là thật chứng ngộ viên 
mãn. 





woman's dream. 


Lankavatàra Sūtra, ch.2, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.143 The three levels of reality 


This passage discusses three levels of reality: 

i) the world of everyday experience, which has the 
nature of being 'imagined' or 'constructed' (parikalpita) 
by the mind elaborating on the immediate flow of 
experience to project a world of constructed 
appearances; 

ii) the 'other-dependent' (paratantra) level, which is 
the immediate flow of experiences, arising in 
dependence on each other according to dependent 
arising, which generates the first level; 

iii) the level of full perfection’ (parinispanna), which is 
the level of true insight, in which one knows the nature 
and activities of the other-dependent level, knows it 
lacks any real subject or object, and so attains 
perfection: or knows that perfection was always a 
reality. 


In summary, all phenomena can be characterised in 
three ways. The first is the characteristic of imaginative 
construction. The second is the characteristic of other- 
dependency. The third is the characteristic of full 
perfection. 


The characteristic of imaginative construction refers 
to the establishing of names and symbols for all 
phenomena and differentiating their natures, such that 
they come to be expressed in language. The 
characteristic of other-dependency refers to the 
dependent arising of all phenomena: if this exists, then 
that exists, and if this arises, then that arises. 

This refers to the twelvefold conditions, starting with 
"volitional activities are conditioned by ignorance", and 
ending with "this is the origination of this whole bundle 


of suffering," the last of the twelve conditions. 990 The 
characteristic of full perfection refers to the fact that all 
phenomena are the same, and are the way they are. 


852 





một người phu nữ hiếm muộn. 


(Kinh Lankavatàra, chương 2, do D.S. dịch tiếng 
Anh). 


M.143 Ba cấp độ của thực tai 


Đoạn này luận vé ba cáp độ của thực tại: 

i) thế giới của trải nghiệm hàng ngày), có bản chát là 
được “tưởng tượng” (vọng tưởng) hoặc “được tạo 
dung" (parikalpita-svabhàva) bởi tâm trí dựa trên dòng 
cháy tức thời của kinh nghiệm, dé phóng chiếu một thé 
giới của những hình dạng bên ngoài đã được dựng sẵn 
“Biến ké sở cháp tính'48; 

i); cáp độ “phụ thuộc vào cái khác” (paratantra- 
svabhäva),49 là dòng kinh nghiệm tức thì, phát sinh 
trong sự phụ thuộc lẫn nhau theo lý tương quan, tạo ra 
mức độ đầu tiên (Y tha khói); 

iii) cấp độ “toàn thiện" (parinispanna-svabháva)90 là 
mức độ của tué quán chán chánh, qua đó người ta thấy 
ra bản chất và các hoạt động của y tha khởi, biết nó 
không có bắt kỳ chủ thê hoặc đối tượng thực sự nào và 
do đó đạt được nhận thức hoàn hảo: hoặc biết rằng sự 
hoàn hảo luôn là hiện thực (Viên thành thật). 


Tóm lại, tất cả các sự vật có ba đặc trưng. Đầu tiên 
là đặc điểm của việc xây dựng theo trí tưởng tượng 
(biến kế sở chấp). Thứ hai là đặc điểm của sự phụ 
thuộc các khác (y tha khởi). Thứ ba là đặc điểm của sự 
hoàn hảo đầy đủ (viên thành thật). 


Đặc điểm của việc xây dựng theo trí tưởng tượng 
(biến kế sở chấp tính) là thiết lập các tên gọi và ký hiệu 
cho tất cả các hiện tượng và phân biệt bản chất của 
chúng, sao cho chúng được diễn đạt bằng ngôn ngữ. 
Đặc điểm của sự phụ thuộc các khác (y tha khởi tính) 
là đề cập đến tính duyên sanh của các sự vật: nếu cái 
này có thì cái kia có và nếu cái này sinh thì cái kia sinh. 

Điều này đề cập đến chuỗi mười hai nhân duyên, bắt 
đầu bằng “vô minh duyên hành” và chám dứt bằng chi 
cuối: “Đây là nguồn gốc của toàn bộ khó đau này.”5Ì 
Đặc điểm của sự hoàn hảo đầy đủ (viên thành thật 
tính) đề cập đến thực té là tát cả các sự vật hiện tượng 
đều có cùng thể tánh như nhau, chúng có cùng cách 








Này thiện nam tử, cũng như ảo giác bởi đốm đen 
trong con mắt của người bệnh nhặm mắt (đục dịch 
kính); tướng biến kế sở chấp, nên biết, cũng vậy. 

Cũng như những đốm được thấy bởi người bệnh 
nhặm mắt (đục dịch kính): sợi tóc hay lông, vòng tròn, 
ruồi bay, hay các đốm nhỏ xuất hiện theo các hình thù 
khác nhau; tướng y tha khởi, nên biết, cũng vậy. 

Cũng như người có mắt sáng, không bị ảo giác bởi 
đốm đen, tức cảnh giới không điên đảo của mắt sáng 
tự nhiên; tướng viên thành thật, nên biết, cũng vậy. 


Này thiện nam tử, ví như pha lê trong sáng khi tiếp 
xúc với màu lam, nó tượng như viên minh châu đế 
thanh, đại thanh ma-ni bảo. Người bị đánh lừa nhằm 
nó là ma-ni bảo. 

Khi tiếp xúc với màu đỏ, nó tượng như hỗ phách ma- 
ni bảo. Khi tiếp xúc với màu lục, nó tượng như mạt-la- 
yết-đa ma-ni bảo. Khi tiếp xúc với màu vàng kim, nó 
tượng như vàng. Người nhàm nó với các thứ quy giá 
bởi màu sắc là bị đánh lừa. 


Cũng vậy, Đức Bổn (Gunäkara), cũng như pha lê 
trong sáng nhiễm màu của vật gì mà nó tiếp xúc; tướng 
biến kế sở chấp, nên biết, cũng vậy, là tập khí ngôn 
ngữ (tương ứng) trên tướng y tha khởi. 

Cũng như nhận làm pha lê là viên minh châu đế 
thanh, đại thanh, hô phách, mat-la- -yết- -đa, hay vàng, 
cũng vậy, nên biết, tướng biến kế sở chấp trên tướng y 
tha khởi. Cũng giống như pha lê trong sáng, cũng vậy, 
nên biết, tướng y tha khởi. 

Cũng như trên viên pha lê trong sáng hiện thành dé 
thanh, dai thanh, hó phách, mat-la-yét-da, hay vàng, 
trong mọi thời, mọi lúc; dù rằng các bảo vật ấy chẳng 





Bodhisattvas understand the way things are because 
of their great vigour, intelligent focus, and genuine 
reflection. By gradually cultivating this understanding, 
they attain unsurpassed perfect awakening and truly 
realize perfection. 


Son of good family, the characteristic of imaginative 
construction should be understood to be like the 
darkness in the eye of someone whose eyesight is 
impaired. 

The characteristic of other- dependency should be 
understood to be like the forming of images formed by 
the faulty vision of the eye of someone whose eyesight 
is impaired, such as when a hair, a circle, a fly, or a 
small particle appear as different images. 

The characteristic of ultimate perfection should be 
understood to be like the undistorted objects seen by 
the eye of someone who has eliminated the darkness 
in their eyes. 


Son of good family, it is like when a clear crystal 
comes into contact with anything blue. It looks like a 
precious jewel, such as a sapphire or a dark blue jewel. 
People who mistake it for a precious jewel are 
deceived. 

When it comes into contact with something red, it 
looks like a ruby. When it comes into contact with 
something green, it looks like an emerald. When it 
comes into contact with something golden, it looks like 
gold. People who mistake it for a precious substance 
because of its colour are deceived. 


Gunäkara, you should see the habitual tendency 
towards conventional expressions as an appearance 
which has been imaginatively constructed on the basis 
of the characteristic of an other-dependent nature, just 
as a clear crystal takes on the colour of whatever it 
comes into contact with. 

You should understand what is  imaginatively 
constructed on the basis of the characteristic of an 
other-dependent nature as being just like the mistaken 
perception of a sapphire, a ruby, an emerald, or gold. 

You should understand that the characteristic of the 
other-dependent nature is just like the clear crystal. The 


853 





nhu nhau (tánh chán nhu). 

Các Bồ-tát thấu suốt thé tánh chân như bởi chánh tin 
tấn, chú tâm thông minh và tuệ quán chân thật. Từ sự 
thấu suốt thể tánh, các Bồ-tát dần đạt đến sự giác ngộ 
tuyệt đối và thực sự thực hiện được sự toàn hảo hoàn 
thiện. 


Này thiện gia nam tử, đặc điểm của việc xây dựng 
theo trí tưởng tượng (biến kế sở chấp tính) nên được 
hiểu giống như đốm đen trong mắt của người bị suy 
giảm thị lực. 

Đặc điểm của sự phụ thuộc các khác (y tha khởi tính) 
nên được hiễu giống như hình ảnh hình ảnh được tạo 
thành bởi mắt bị bệnh chẳng hạn như khi một sợi tóc, 
một vòng tròn, một con ruồi hoặc một hạt nhỏ xuất hiện 
dưới dạng các hình thù khác nhau. 

Đặc điểm của sự hoàn hảo đầy đủ (viên thành thật 
tính) nên được hiểu giống như những vật thé không bi 
biến dạng với mắt của một người có thị lực tốt (đã loại 
bỏ đốm đen). 


Này thiện gia nam tử, nó giống như khi một viên pha 
lê trong suốt tiếp xúc với màu xanh lam. Nó trông giống 
như một viên ngọc quy, như môt viên ngọc bích hoặc 
một viên kim cương màu xanh đậm. Những người 
nhàm nó với một viên ngọc quý và bị lừa. 

Khi viên pha lê tiếp xúc với màu đỏ, nó trông giống 
như một viên hồng ngọc. Khi nó tiếp xúc với thứ gì đó 
có màu xanh lục, nó trông giống như một viên ngọc lục 
bảo. Khi nó tiếp xúc với một thứ gì đó màu vàng, nó 
trông giống như vàng. Những người nhằm nó với một 
loại đá quý, nên bị đánh lừa vì màu sắc của nó. 


Đức Bôn (Gunäkara), ông nên xem khuynh hướng 
quen với các biểu hiện bên ngoài như là biến kế sở 
chấp tính dựa vào Y tha khởi, gióng như một tinh thé 
trong suót mang màu sắc của bát cứ thứ gi nó tiếp xúc. 

Ông nên hiểu biến kế sở chấp tính nương y tha khởi 
tính như sự lầm tri giác là một viên ngọc bích, hồng 
ngọc, ngọc lục bảo hoặc vàng. 

Ông nên hiểu rằng đặc tính của bản chất y tha khởi 
cũng giống như tinh thé trong suốt. Tinh thé trong suốt 
xuất hiện dưới dạng ngọc bích, hồng ngọc, ngọc lục 
bảo hoặc vàng, một cách ổn định và bền vững, mặc dù 
những loại đá quý giá này không hề có thực. Chúng 








hề có thực; chúng không có tự tánh. 


Cũng như vậy, nên biết, tướng biến kế sở chấp trong 
mọi thời mọi lúc không có thể tánh của tự tánh, và 
không hề có thực, mà chính là y trên tướng y tha khởi, 
do tướng biến sở chấp mà, nhưng trong mọi thời mọi 
lúc, không có chân thật, không có tánh của tự tánh; 
tướng viên thành thật, nên biết, cũng vậy. 


Lại nữa, này Đức Bồn, tướng biến kế sở chấp có thể 
được hiểu là duyên bởi sự tương ứng giữa tướng và 
danh. 

Tướng y tha khởi có thể được hiểu là duyên bởi sự 
chấp tướng biến kế sở chấp y trên y tha khởi. 

Tướng viên thành thật có thé được hiéu là duyên bởi 
sự không chấp tướng biến kế sở chấp y trên y tha 
khởi. 


Này thiện nam tử, đối với các pháp, nếu Bồ-tát mà 
biết rõ như thực tướng biến kế sở chấp trên tướng y 
tha khởi, tức là biết rõ như thực tất cả pháp vô tướng; 

nếu Bồ-tát biết rõ như thực tướng y tha khởi, tức biết 
rõ như thực hết thảy pháp có tướng tạp nhiễm; 

nếu Bồ-tát biết rõ như thực tướng viên thành thật, 
tức biết rõ như thực hết thảy pháp có tướng thanh tịnh. 


Nếu Bồ-tát biết rõ như thực, tức đoạn diệt hết thảy 
pháp có tướng tạp nhiễm. 

Nếu Bồ-tát đoạn diệt hết thảy pháp có tướng tap 
nhiễm, tức chứng đắc hết thảy pháp có tướng thanh 
tinh. 





clear crystal appears as sapphire, ruby, emerald, or 
gold, in a stable and sustained way, although these 
precious substances never really exist. They do not 
have a self-existent nature. 


In the same way, you should understand that the 
characteristic of imaginative construction does not have 
a self-existent nature, and does not really exist in a 
stable and sustained way. lts appearance ¡is 
imaginatively constructed on the basis of the 
characteristic of other-dependency. 


Again, Gunäkara, the characteristic of imaginative 
construction can be understood to be conditioned by 
the interplay between images and words. 

The characteristic of other-dependency can be 
understood to be conditioned by adherence to 
imaginatively constructed appearances on the basis of 
other-dependency. 

The characteristic of ultimate perfection can be 
understood to be conditioned by the non-adherence to 
the imaginatively constructed appearances on the basis 
of other- dependency. 


Son of a good family, if a bodhisattva really 
understands the characteristic of imaginative 
construction as it is, then he really understands all 
phenomena which are without characteristics, as they 
are. 

If a bodhisattva really understands the characteristic 
of other-dependency as it is, then he really understands 
all phenomena which are characterised by the 
defilements, as they are. 

If a bodhisattva really understands the characteristic 
of ultimate perfection, then he really understands all 
phenomena which are characterised by purity, as they 
are. 


Son of good family, if a bodhisattva really 
understands the phenomena which are without 
characteristics, based on the characteristic of other- 
dependency, he will be able to eliminate phenomena 
which are characterised by the defilements. 

If he eliminates phenomena which are characterised 
by the defilements, he will be able to realize 


854 





khóng có tu tánh. 


Theo cách tuong tu, óng nén hiéu ráng bién ké só 
cháp tính khóng có tu tánh và khóng thuc su tón tai 
một cách ỗn dinh và lâu dài. Tính bién kế sở chấp có 
cơ sở trên tính y tha khởi. 


Lai nữa, này Đức Bồn, tính biến kế sở chấp có thé 
được hiéu là sự phôi hợp, tương tác giữa hinh ảnh và 
lời nói. 

Đặc tính của y tha khởi có thé được hiểu là được tạo 
bời sự gàn bó của biên kê sở chấp trên cơ sở y tha 
khởi. 

Đặc tính của viên thành thực có thể được hiểu là 
được tao bòi sự không gàn bó của biên kê sở châp 
trên cơ sở y tha khởi. 


Này thiện gia nam tử, nếu Bó-tát thông hiểu như thực 
đặc tính biến kế sở chấp thì vị ấy thực sự hiểu được 
các sự vật vốn không có tự tính, như chúng đang là. 

Nếu Bồ-tát hiểu được như thực đặc tính của y tha 
khởi thì vị ấy như thực hiểu tất cả các sự vật được đặc 
trưng bởi các phiền não, như chúng đang là. 

Nếu Bồ-tát thực sự hiểu được đặc tính của viên 
thành thực thì vị ấy thực sự hiểu được tất cả các sự 
vật được đặc trưng bởi sự thanh tịnh, như chúng vốn 
có. 


Này thiện gia nam tử, nếu Bó-tát nhu thực hiểu van 
pháp không có tự tính, dựa trên đặc tính của y tha 
khởi, vị ây sẽ có thê trừ diệt những pháp có tính nhiễm 
ô. 

Nếu loại trừ các sự vật nhiễm ô thì vị Ấy sẽ nhận ra 
các sự vật thanh tịnh. 








Cho đến như vậy, gọi là Bồ-tát thiện xảo tướng của 
các pháp; 

và cho đến như vậy, Như Lai gọi đó là Bồ-tát thiện 
xảo tướng của các pháp. 


Nếu không liễu tri pháp vô tướng, không thể diệt 
pháp tạp nhiễm tướng. 

Không đoạn pháp tạp nhiễm tướng, không chứng 
pháp vi diệu tịnh tướng. Không quán các hành đều tai 
hại, tai hại buông lung hại chúng sanh. 

Giải đãi tru pháp trong pháp động, chẳng có mát mát 
đáng thương sao? 


Samdhi-nirmocana Sütra, Taisho vol.16, text 676, 
ch.4, pp.693a15- c14, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Phật tánh: thực tai tích cực 


M.144 Phật tánh không phiền não,nhưng không 
phải không các phẩm tánh kỳ diệu 


Đoạn này xem Như Lai Tang (Tathagata-garbha, 
Phát tánh) là Khóng, khóng có các phám tánh tiéu cuc 
nhung có vó luong phám tánh Phát-dà. Dó là hinh thái 
cüa Pháp thán dang bi phién nào che láp. 





phenomena which are characterised by purity. 


Therefore, Gunäkara, because bodhisattvas really 
understand the characteristic of imaginative 
construction, the characteristic of other-dependency, 
and the characteristic of full perfection, they really 
understand the phenomena which are without 
characteristics, the phenomena which are 
characterised by the defilements, and the phenomena 
which are characterised by purity. 

Because they really understand the phenomena 
which are without characteristics, they eliminate all 
phenomena which are characterised by the 
defilements. 

Because they eliminate all phenomena which are 
characterised by the defilements, they realize all 
phenomena which are characterised by purity. They 
are thereby fit to be described as bodhisattvas who are 
skilled in the characteristics of all phenomena, and the 
Tathãgata can establish them as such. 


If one does not understand things as being without 
characteristics, one will be unable to abandon defiled 
phenomena. If one is not able to abandon defiled 
phenomena, one will be hindered in one's realization of 
wondrously pure phenomena. If one does not gain 
insight into the evil one has done, one will be wild, 
wicked, and harm living beings. 

Tragically entangled in transient things, are such 
people not lost and pitiable? 


Samdhi-nirmocana Sütra, Taisho vol.16, text 676, 
ch.4, pp.693a15—c14, trans. T.T.S. and D.S. 


The Buddha-nature as a positive reality 


M144 The  Buddha-nature as empty of 
defilements but not of wonderful qualities 


This passage sees the Tathagata-garbha (Buddha- 
nature) as empty of negative qualities but full of 
innumerable Buddha-qualities. It is the form of the 
Dharma-body when it is obscured by defilements. 


855 





Do đó, này Đức Bồn, các Bồ-tát do nhu thực hiểu 
tính biến kế sở chấp, tính y tha khởi và đặc tính của 
viên thành thực, nên họ nhu thực hiéu pháp không có 
tự tánh, các sự vật có tính chất là phiền não và các sự 
vật vốn có tính thanh tịnh. 

Bởi vì các Bồ-tát nhu thực thấu hiểu những hiện 
tượng không có tự tính, các vị ấy loại bỏ tất cả những 
hiện tượng có đặc tính nhiễm ô. 

Do vì các Bồ-tát loại bỏ tất cả các hiện tượng có tính 
nhiễm ô, tức thấy ra tất cả các sự vật tính vốn thanh 
tịnh. Do vậy, gọi là Bồ-tát thuần thục hiểu các tính của 
mọi hiện tượng, Như Lai gọi các vị ấy như vậy. 


Nếu một người không thông hiéu vạn vật là không tự 
tính, người ấy sẽ không thể từ bỏ các sự vật ô nhiễm. 

Nếu một người không thể từ bỏ các sự vật ô nhiễm, 
người ta sẽ bị ngăn ngại trong việc nhận thức các sự 
vật thuần khiết diệu kỳ. Nếu không thấy ra điều ác mà 
họ đã làm, họ sẽ trở nên hoang dã, tàn ác và làm hại 
chúng sinh. 

Bị trói buộc một cách bi thương vào những thứ tạm 
bợ, những người như vậy không hạnh phúc loài, đáng 
thương hay sao? 


(Kinh Samdhi-nirmocana, Đại Chánh 16, văn bản 
676, chương 4, tr. 693a15 -c14, do T.T.S. và D.S dịch 
tiêng Anh). 


PHẬT TÁNH NHƯ MOT THUC TẠI TÍCH CỰC 


M.144 Phật tánh vốn không có phiền não nhưng 
lại có phẩm chất tuyệt vời 


Đoạn này xem Như Lai tạng (Tathägata-garbha, Phật 
tánh) không có tính tiêu cực nhưng đây đủ vô só đức 
tính của Phật đà. Đó là hình thức của pháp thân khi bị 
phiền não ngăn che. 








Bạch Thế Tôn, Pháp thân không phải vì là pháp hoại 
diệt mà nói là khổ diệt. Nói là khổ diệt vì rằng từ vô 
thủy vốn là vô tác, không sinh khởi, không đoạn tận, lìa 
xa sự diệt tận, thường trụ, tự tánh thanh tịnh, lìa hết 
thảy phiền não tạng. 


Bạch Thế Tôn, thân ấy do thành tựu Phật pháp, bất 
tư nghì, không dị biệt, không thoát, không ly, vượt quá 
số cát sông Hằng, là Pháp thân Như Lai. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, Pháp thân của Như Lai không lìa phiền 
não tạng, cho nên gọi là Như Lai tạng. 


Bạch Thế Tôn, trí của Như Lai tạng, là Không trí của 
Như Lai. 


Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là điều mà hết thảy A-la- 
hán, Bích-chi-phật, Dai lực Bô-tát vôn không từng thấy, 
vón không từng năm bắt được. 


Bạch Thế Tôn, có hai Không trí của Như Lai tạng. 

Bạch Thế Tôn, thứ nhất là Không Như Lai tạng là hết 
thảy phiền não tạng, hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc dị biệt. 

Bạch Thế Tôn, thứ hai là Bất không Như Lai tạng là 
Phật pháp vượt quá số cát sông Hằng, không lìa, 
không thoát, không dị biệt, bất tư nghị. 


text 
text 310, p. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taishō vol.12, 
353, chs.8-9, p.221c07-c21; cf. vol.11, 
677a15-26, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.145 Chân ngã 


Đoạn văn này, sẽ bị nhiều Phật tử chỉ trích hoặc giải 
thích không theo nghĩa đen, nói rằng trong khi vẫn 





Blessed One, the Dharma-body is not said to be the 
cessation of suffering because any phenomenon is 
destroyed. It is known as the cessation of suffering (i.e. 
nirvana) because it is, from beginningless time, 
uncreated, unarisen, inexhaustible, impossible to 
exhaust, eternal, pure by nature, completely free from 
all defilements. 


Blessed One, the body that is endowed with Buddha- 
qualities, which are inconceivable, unchanging, 
indissoluble, inseparable, more numerous than the 
grains of sand in the River Ganges, is the body of the 
Tathāgata. Blessed One, the body of the Tathāgata, 
when it is not free from all the defilements, is the 
Tathāgata-garbha. 


Blessed One, an understanding of the Tathāgata- 
garbha is the same as the Tathagata's understanding 
of emptiness. 


Blessed One, the Tathagata-garbha has never been 
seen or apprehended by any arhants, solitary-buddhas, 
or greatly powerful bodhisattvas. 


Blessed One, there are two kinds of understanding of 
emptiness with regard to the Tathagata- garbha. 

The first, Blessed One, is the understanding that the 
Tathagata-garbha is empty. It is separate from, empty 
of, free from, and distinct from all of the defilements. 

The second, Blessed One, is the understanding that 
the Tathagata-garbha is not empty. It is not separate 
from, empty of, free from, or distinct from the 
inconceivable qualities of a Buddha, which are more 
numerous than the grains of sand in the River Ganges. 


Srimaladevi-simhanada Sūtra, Taishō vol.12, text 
353, chs.8-9, p.221c07-c21; cf. vol.11, text 310, p. 
677a15-26, trans. T.T.S. and D.S. 


M.145 The real Self 


This passage, which would be criticized, or 
interpreted non-literally, by many Buddhists, says that 


856 





Bach Thé Tôn, không nói Pháp thân là bị hoại diệt vì 
bất cứ hiện tượng nào cũng bị diệt. Pháp thân nên 
được hiểu là sự chám dứt khó đau (tức là niết-bàn) bởi 
vì nó, từ vô thủy, không được tạo tác, không sinh, 
không cùng tận, không cạn kiệt, thường hằng, tự tánh 
thanh tịnh, hoàn toàn viễn ly mọi phiền não. 


Bạch Thế Tôn, thân đầy đủ các đức tính của Phật, 
không thé nghĩ bàn, không đổi thay, không thé phân 
tán, không thể tách rời, nhiều hơn những hạt cát ở 
sông Hằng, là pháp thân của Như lai. Bạch Thế Tôn, 
thân của Như lai, khi không lìa tất cả phiền não là Như 
Lai tạng. 


Bạch Thế Tôn, sự hiểu biết về Như Lai tạng đồng với 
sự hiểu biệt vé tính không của bậc Nhu Lai. 


Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng chưa từng được nhìn 
thây hoặc thông hiệu bởi bất kỳ vị A-la-hán, các vị Bích 
Chi Phật (Phật độc giác), hoặc các Đại lực Bô-tái. 


Bạch Thế Tôn, có hai loại hiểu biết về tánh không đối 
với Như Lai tạng. 

Thứ nhất, bach Thế Tôn, là sự hiéu biết rằng Nhu Lai 
tạng là Không (trống rỗng). Nó tách biệt, trống không, 
xa rời và khác biệt với tắt cả các phiền não. 

Thứ hai, bạch Thế Tôn, là sự hiu biết rằng Nhu Lai 
tạng là bất không (không trống rỗng). Nó không tách 
biệt, không không, không rời và không khác biệt với tất 
cả những phẩm chất không thể nghĩ bàn của vị Phật, 
nhiều hơn số cát ở sông Hằng. 


(Kinh Srimalàdevr-simhanáda, Đại Chánh 12, kinh só 
353, chuong 8-9, tr. 221c07 -c21; tham chiéu quyén 
11, kinh só 310, tr. 677a15-26, do T.T.S. và D.S. dich 
tiếng Anh). 


M.145 Bản ngã thực sự 


Đoạn này, có thé sé bị nhiều Phát tử chỉ trích, hoặc 
giải thích không theo nghĩa đen, cho rằng mặc dù đúng 








đúng khi xem các pháp hữu vi là vô thường, khó và vó 
ngã, thì Như Lai hoặc Pháp thân là thường hăng, chán 
lạc, và cũng chân ngã, thay vì tât cá mọi thứ là vô ngã 
và chỉ có Niét-bàn mới vượt ra ngoài sự biên hoại, và là 
chân lac.982 


Lúc bấy giờ, Phật bảo chúng ty-kheo: 'Hãy lắng 
nghe, hãy lắng nghe. 

Vừa rôi, các ông dẫn ví dụ người Say rượu, nhưng 
các ông chỉ biết văn tự mà chưa thấu đạt ý nghĩa. Ý 
nghĩa ấy là gì? 

Như người say rượu kia nhìn thấy mặt trời, mặt trăng 
vốn không xoay vần mà tưởng xoay vần, chúng sanh 
cũng vậy, bị các phiền não vô minh che láp nên sanh 
tâm điên đảo, 

ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho 
là bát tịnh, vui cho là khổ, là vi bị phiền não che lấp, tuy 
nghĩ tưởng như vậy nhưng không. thấu đạt thật nghĩa, 

như người say rượu kia ở chỗ không xoay chuyén 
mà cho là xoay chuyén. “Ngã” nghĩa là Phát, “thường” 
nghĩa là Pháp thân, “lạc” nghĩa là Niết-bàn, “tịnh” là 
nghĩa Pháp. 


Này các tỳ-kheo, sao lại nói người tưởng có ngã là 
người kiêu mạn, cống cao, lưu chuyển sanh tử? 

Này các tỳ-kheo, dù các ông nói, “Chúng tôi cũng tu 
tập các tưởng vô thường, khổ, vô ngã”, thì tu ba pháp 
tu này cũng chẳng có ý nghĩa chân thật. 

Nay Ta sẽ nói ba pháp tu tập thù thắng. Khổ cho là 
lạc, lạc cho là khổ, là pháp điên đảo; vô thường cho là 
thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo; 

vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên 
đảo; bát tinh cho là tịnh, tịnh cho là bát tịnh, là pháp 
điên đảo. 

Có bốn pháp điên đảo như vậy, người này chẳng biết 
chân chính tu tập các pháp. 





while it is right to see conditioned things as 
impermanent, painful and non-Self, the Tathagata or 
Dharma-body is permanent, true happiness, and also a 
real Self, rather than everything being non-Self and 
only nirvana being beyond change, and as true 


happiness.?81 


At that time, the Buddha addressed the assembled 
monks, 'Listen carefully. Listen carefully. 

Earlier, you used the analogy of someone being 
intoxicated, but although you understood the words of 
this analogy, you did not understand the meaning. 
What is the meaning? 

Someone who is intoxicated sees the sun and the 
moon, and thinks that they move, when, in fact, they do 
not. It is the same with living beings. Because they are 
overwhelmed by the defilement of ignorance, they 
develop distorted views. 

They see what has an essential self as lacking an 
essential self. They see what is permanent as 
impermanent. They see what is pure as impure. They 
see what is pleasurable as painful. It is because they 
are overwhelmed by the defilement of ignorance and 
because they think that things are like this that they do 
not understand the meaning of the analogy. 

This is like the intoxicated person who thinks that the 
sun and the moon move. "What has an essential self" 
refers to the Buddha. "What is permanent" refers to the 
Dharma-body. "What is pleasurable" refers to nirvana. 
^What is pure" refers to the Dharma. 


Monks, why is it said that someone who thinks that 
an essential self exists is arrogant, proud, and 
conceited, and will continue to wander in samsara? 

Monks, although you might say, "We practise the 
contemplations of impermanence, of painfulness, and 
of the lack of an essential self", these three kinds of 
contemplation have no real meaning. 

| shall now explain the three ways in which one can 
practise the Dharma. Thinking of what is painful as 
pleasurable, and of what is pleasurable as painful, is to 
have a distorted view of the Dharma. Thinking of what 
is impermanent as permanent, and of what is 
permanent as impermanent, is to have a distorted view 


857 





khi xem các sự vật hữu vi là vô thường, khó dau và phi 
ngã thi Như Lai hay pháp thân là thường hàng, hanh 
phúc chân thật và cũng là cái ngã đích thực, chứ không 
phái mọi thứ đều là phi ngã và chi có niét-bàn là không 
thé biến đổi và là hạnh phúc thực sự.22 


Lúc bấy giờ, đức Phật tập hop các Ty-kheo và bảo 
rằng: 'Hãy lắng nghe cán thận. Lång nghe cần thận. 

Trước đó, các thầy đã sử dụng phép loại suy (quá 
trình suy luận dựa trên sự giống nhau) về một người 
đang say, dù các thầy hiểu qua văn tự nhưng không 
hiểu thấu được ý nghĩa. Ý nghĩa đó là gì? 

Một người say nhìn thấy mặt trời và mặt trăng và 
nghĩ rằng chúng di chuyén, trong thuc té thi không. Với 
chúng sinh cũng thế. Bởi chúng sanh bị đắm chìm 
trong ô nhiễm của vô minh, sinh vọng tưởng điên đảo. 

Họ thấy ngã là phi ngã, thấy thường là vô thường, 
thấy thanh tịnh là nhiễm ô, thấy vui cho là khổ. Bởi vì 
họ bị lắn át bởi sự tạp nhiễm của vô minh và vì họ suy 
nghĩ rằng moi thứ là như vậy nhung họ không hiu 
được thật nghĩa. 

Điều này giống như người say nghĩ rằng mặt trời và 
mặt trăng di chuyển. “Ngã” chỉ cho đức Phát. “Thường 
còn” chỉ cho pháp thân. “An lạc” đề cập đến niết-bàn. 
"Thanh tịnh” là nói đến Pháp (Dharma). 


Này các Tỳ-kheo, tại sao nói rằng một người nghĩ 
rằng tự ngã là kiêu ngạo, tự hào và ngạo mạn và sẽ 
tiếp tục trôi dạt trong luân hồi? 

Các Tỳ-kheo, mặc dù các thầy có thể nói, “Chúng tôi 
thực hành những quán niệm về vô thường, khổ và phi 
ngã,” ba pháp quán niệm này không có ý nghĩa chân 
thật. 

Bây giờ Ta sẽ giải thích ba cách mà một người có 
thé thực hành giáo pháp. Nghĩ rằng khó là vui, cho vui 
là khổ chính là những cái thấy điên đảo về pháp. Nghĩ 
rằng vô thường là thường, cho thường là vô thường 
chính là những cái thấy điên đảo về pháp. 

Nghĩ rằng phi ngã là ngã, cho ngã là phi ngã chính là 








Này các tỳ-kheo, các ông ở trong pháp khó mà tưởng 
là lạc, trong vô thường mà tưởng là thường, trong vô 
ngã tưởng là ngã, trong bắt tịnh tưởng là tịnh. Thế gian 
cũng có thường, lạc, ngã, tịnh; xuất thế gian cũng có 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Pháp thế gian thì có chữ, không có nghĩa; pháp xuất 
thế gian thì có chữ, có nghĩa. Vì sao vậy? Pháp thế 
gian có bốn điên đảo, nên không biết nghĩa. Vì sao 
vậy? Vì có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên 
đảo. 

Do có ba điên đảo này mà người thế gian ở trong lạc 
thấy là khổ, thường thấy là vô thường, ngã thấy là vô 
ngã, tịnh thấy là bất tịnh, nên gọi là điên đảo. Vì điên 
đảo cho nên thế gian chỉ biết chữ mà không biết nghĩa. 


Nghĩa ấy là gì? Vô ngã gọi là sanh tử, ngã gọi là Như 
Lai, vô thường là Thanh văn, Duyên giác, thường là 
pháp thân Như Lai, khó là tất cả ngoai dao, lạc tức là 
Niết-bàn, bất tịnh tức là pháp hữu vi, tịnh là chánh 
pháp của Nhu Lai và Bó-tát. 

Đó gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo cho nên 
biết chữ mà cũng biết nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự 
điên đảo thì nên biết thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. 





of the Dharma. 

Thinking of what lacks an essential self as 
possessing one, and of what possesses an essential 
self as lacking one, is to have a distorted view of the 
Dharma. Thinking of what is impure as pure, and of 
what is pure as impure, is to have a distorted view of 
the Dharma. 

Someone whose view of the Dharma is distorted in 
any of these four ways will not be able to practise the 
Dharma. 


Monks, the idea of pleasure arises in the midst of 
painful phenomena. The idea of permanence arises in 
the midst of impermanent phenomena. The idea of an 
essential self arises in the midst of phenomena which 
lack an essential self. The idea of purity arises in the 
midst of impure phenomena. The ideas of permanence, 
pleasure, an essential self, and purity exist in both 
worldly and transcendental teachings. 

Worldly teachings contain the words for these ideas, 
but not their meaning. Transcendental teachings 
contain the words and their meaning. Why is this the 
case? Worldly people do not understand the meaning, 
because their view of the Dharma is distorted in four 
ways. Why is this? It is because they see things in a 
distorted way, because their minds are distorted, and 
because their vision is distorted. 

Because of these three kinds of distortion, worldly 
people see pain in the midst of pleasure, 
impermanence in permanence, no essential self in that 
which possesses an essential self, and impurity in 
purity. These are what are known as distorted views. 
Because of these distorted views, worldly people 
understand the words, but not the meaning. 


What, then, is the meaning? Samsara lacks an 
essential self. The Tathagata possesses an essential 
sel. The disciples and  solitary-buddhas are 
impermanent. The Dharma-body of the Tathagata is 
permanent. All non-Buddhist teachings are painful. 
Nirvana is pleasurable. Conditioned phenomena are 
impure. The true Dharma of the Buddhas and 
Bodhisattvas is pure. 

These are what are known as undistorted views. If 
one's views are undistorted, one will understand both 


858 





những cái thấy điên đảo về pháp. Nghĩ rằng bát tinh là 
thanh tịnh, cho thanh tịnh là bắt tịnh chính là những cái 
thấy điên đảo, méo mó về Pháp (Dharma). 

Ai đó có những cái thấy điên đảo, méo mó về bốn 
Pháp này sẽ không thể thực hành giáo pháp. 


Này các Tỳ-kheo, giữa khổ đau mà nghĩ là lạc, giữa 
vô thường lại nghĩ là thường, phi ngã lại nghĩ là ngã, 
trong bát tịnh nghĩ là thanh tinh. Y nghĩ về thường 
hằng, hạnh phúc, chân ngã và thanh tịnh đều có ở 
pháp thé gian và pháp xuát thé gian. 

Pháp. thế gian có chữ nhưng không có nghĩa. Pháp 
xuất thế gian gồm cả chữ và nghĩa. Tại sao? Người thế 
gian không thông hiểu ý nghĩa bởi vì kiến chấp điên 
đảo của bốn pháp. Vì sao? Do họ thấy một cách sai 
lầm, tâm họ điên đảo và vì tầm nhìn sai lệch. 

Do ba điên đảo, méo mó này mà người ta giữa lạc 
mà nghĩ là khổ, giữa vô thường lại nghĩ là thường, phi 
ngã lại nghĩ là ngã, trong bắt tịnh cho là thanh tịnh. Do 
kiến chấp điên đảo nên chỉ hiểu chữ mà không thông 
hiểu nghĩa lý. 


Vậy, nghĩa lý đó là gì? Luân hồi sanh tử không có tự 
ngã. ngã gọi là Như Lai. Hàng đệ tử và Bích Chi Phật 
là vô thường, pháp thân Như Lai là thường. Tất cả giáo 
thuyết ngoai đạo đều bát toàn. Niết-bàn là an lạc. Pháp 
hữu vi thì bất tịnh, Chánh pháp của Phật và Bồ-tát thì 
thanh tịnh. 

Thầy như thế là thấy không điên đảo, méo mó. Ai 
thấy không điên đảo, người ây sé hiểu cả từ lẫn nghĩa. 
Ai thoát khỏi các kiến chấp điên đảo, vị ấy sẽ thấu suốt 
như thế nào là thường hằng, hạnh phúc, chân ngã và 








Maha-parinirvana Sūtra, Taishõ vol.12, text 374, ch.3, 
p.377b15- c14, dịch Anh D.S. 


M.146 Phát tánh, Như Lai tự tánh thanh tinh, 
không phải là Ngã 


Các đoạn này trình bày một quan điểm khác với phần 
trên. Như Lai Tạng có vẻ tương tợ như Ngã, nhưng 
không thực sự là Ngã. 


Rồi Đại Huệ (Mahàmati) Bồ-tát ma-ha-tát bạch Thé 
Tôn: 'Như trong kinh Thế Tôn nói, tự tánh Như Lai tạng 
(Tathagata-garbha) vốn quang minh và thanh tinh, bản 
lai thanh tinh, với đủ ba mươi hai tướng hảo, hàm tàng 
trong thân của tất cả chúng sanh. 

Thế Tôn nói, nó như viên bảo châu bị bọc trong chiếc 
áo cáu bán; bọc trong chiếc áo cáu bán của uán, giới, 
xứ; áo cáu bán bởi ô nhiễm tham, sân, si và phân biệt 
hư vọng. 

Thế Tôn nói, tự tánh ấy thường hằng, kiên có, an 
tường, thường trụ. Bạch Thế Tôn, thuyết Như Lai Tạng 
như vậy há không đồng với thuyết tự ngã của ngoại 
đạo? Các ngoại đạo nói, ngã là thường, tác giả, vô 
tướng, tự tại, bất diét.' 


Thế Tôn nói, Không phải vậy, Đại Huệ. Như Lai tạng 
mà Ta nói không đồng với Ngã ngoại đạo nói. Này Đại 
Huệ, Như Lai nói Như Lai tạng bằng các cú nghĩa tánh 
Không, Thật tế, Niết-bàn, Vô sinh, Vô tướng, Vô 
nguyện... 

Chư Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, bằng 
phương tiện thuyết minh Như Lai tạng, với mục đích 
khiến các phàm ngu dứt trừ sợ hãi khi nghe nói không 
tồn tại tự ngã, chỉ điểm cảnh giới sở hành vô phân biệt, 





the words and the meaning. lf one wishes to be free 
from the four kinds of distorted views, one should 
understand permanence, pleasure, an essential self, 
and purity in this way.’ 

Mahà-parinirvana Sūtra, Taisho vol.12, text 374, 
ch.3, p.377b15—c14, trans. D.S. 


M.146 The pervasive nature of the Buddha-nature 
and the Buddha, which is without essential self 


These passages present a different perspective to 
the one above. The Tathagata-garbha may seem /ike a 
Self, but is not truly a Self. 


Then the bodhisattva, the great being Mahamati said 
this to the Blessed One, 'The Blessed One describes 
the Tathagata-garbha in the sütras. You describe it as 
being pure and clear in its essential nature, indeed, as 
being primordially pure, as bearing the thirty-two bodily 
characteristics (of a Buddha), and as being within the 
body of each living being. 

The Blessed One has described it as being like a 
greatly precious jewel wrapped in a dirty cloth, wrapped 
in the cloth of the categories of existence, of the 
elements, and of the sense-bases, a cloth made dirty 
by the impurities of greed, hatred, delusion, and 
erroneous assumptions. 

He has described it as being permanent, unchanging, 
beneficial, and constant. Blessed One, is this teaching 
of the Tathagata-garbha not similar to the non-Buddhist 
teachings of an essential self? These non-Buddhists 
teach that the essential self is permanent, that it acts, 
that it has no qualities, that it is omnipresent and 
undying.’ 


The Blessed One said, ‘No Mahāmati, my teaching of 
the Tathāgata-garbha is not similar to the non-Buddhist 
teachings of an essential self. The Tathāgatas, 
Mahāmati, teach the Tathāgata-garbha using words 
which indicate emptiness, the ultimate goal, nirvana, 
non-arising, freedom from characteristics, freedom from 
aspirations, and so forth. 

The Tathāgatas, the arhants, the perfectly awakened 
Buddhas explain the teaching which indicates the 


859 





thanh tinh. 


(Kinh Mahā-parinirvāņa, Đại Chánh 12, kinh só 374, 
chương 3, tr. 377b15 -c14, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.146 Phật tánh và Phật vốn không là ngã 


Những đoạn này trình bày một quan điểm khác với 
đoạn ở trên. Như Lai tang có vé gióng như ngã, nhưng 
không thực sự là ngã. 


Sau đó, Bồ-tát Đại Huệ (Mahãmati) bạch điều này với 
đức Thế Tôn, “Thế Tôn mô tả trong kinh điển Như Lai 
tạng tự tánh thanh tịnh và trong sáng, thực sự là 
nguyên thủy thuần khiết, với ba mươi hai tướng tốt có 
trong (của một vị Phật) và trong mỗi chúng sanh. 

Thế Tôn đã mô tả Như Lai tạng giống như một viên 
ngọc vô giá được bọc trong một tắm vải bẩn, bọc trong 
tám vải của các nhóm tâm vật lý, của giới và xứ, một 
tám vải bị nhiễm bán bởi tham, sân, si và phân biệt sai 
lâm. 

Thế Tôn đã mô tả nó như là vĩnh cữu, không thay 
đổi, lợi lạc và cố định. Bạch Thế Tôn, thuyết Như Lai 
tạng như thế không giống với những thuyết tự ngã của 
ngoại đạo hay sao? Những người ngoại đạo này cho 
rằng tự ngã vốn là vĩnh cữu, rằng nó hoạt động, rằng 
nó vô tướng, rằng nó có mặt ở khắp nơi và bát diệt. 


Thế Tôn nói, “Không đúng, này Đại Huệ, lời dạy của 
Ta về Như Lai tạng không gióng với những giáo lý 
ngoại đạo về một tự ngã. Này Đại Huệ, Như Lai nói 
Như Lai tạng bằng cách sử dụng những từ chỉ tính 
Không, mục đích tối hậu, niết-bàn, không sinh khởi, vô 
tướng, vô nguyện, v.v... 

Như Lai, các vị A-la-hán, các vị Phật giác ngộ tuyệt 
đối giải thích giáo lý chỉ ra Như Lai tang dé những 
chúng sinh còn non nớt có thể bỏ đi nỗi sợ về sự 








vô ảnh tượng. 
Các Bô-tát ma-ha-tát hiện tại và vi lai do đó mà 
không bám chấp tự ngã.... 


Này Đại Huệ, Như Lai tạng là nhân cho cả thiện lẫn 
bất thiện, từ đó xuất sanh như là tác giả trong tất cả 
các thú sanh, như người đóng tuóng giả me nhiều 
hình thái, nhung không có gì là ngã hay ngã sö.. 


752. Phát, trí tuệ vô lậu, không phải bó-dác-già-la 
(pudgala: nhân xưng), không phải uân, 
liêu tri Phật thường tịch, vì vậy con quy y. 


Lankavatàra Sūtra, ch.2, ch.6, and Sagathakatham 
v.752, dich Anh from Sanskrit by D.S. 


M.147 Tức thân thành Phát 


Đoạn này trích từ đoạn kinh thuộc Kim cang thừa ảnh 
hưởng tới Phát giáo Đại thừa Đông A. 


Lại nữa, Bí Mật Chủ, ai hành Đại thừa, phát khởi tâm 
trên thừa không duyên, quán sát vô ngã tánh của pháp. 
Vì sao vậy? 

Thuở xưa, các bậc tu hành như vậy đều quán sát a- 
lai-da của các uán, và biết rõ tự tánh của chúng nhu 
huyễn, như quáng nắng, như tiếng vang, như vòng tròn 
lửa, như thành Càn-thát-bà. Thời, này Bí Mật Chủ, do 
hành như vậy mà xả ly vô ngã, 

tâm chủ (tâm vương) tự tại, giác ngộ tự tâm vốn 
không sanh. Vì sao vậy? Này Bí Mật Chủ, tâm tiền tế, 
tâm hậu tế đều bát khả dác.... 





Tathãgata-garbha so that immature beings might leave 
behind their fear of the non-existence of an essential 
self, and so that they might enter the sphere that is 
without conceptualisation and appearances. 

Moreover, bodhisattvas, great beings, now and in the 
future, should not become attached to the idea of an 
essential self. 


The Tathàágata-garbha, Mahamati, is the cause for 
both what is wholesome and what is unwholesome, 
and it brings about all states of existence. Like an actor, 
it can take on many forms, but it has no essential self, 
or the characteristics of an essential self. 


752. The Buddha is not a person, nor is he the 
categories of existence, but one whose knowledge is 
free from intoxicating inclinations. 

Seeing him as eternally tranquil, 
refuge. 


| go to him for 


Lankàvatàra Sūtra, ch.2, ch.6, and Sagäthakatham 
v.752, trans. from Sanskrit by D.S. 


M.147 The realization of Buddhahood in this very 
body 


This passage is from a Vajrayana text of influence in 
East Asian Mahayana Buddhism. 


Moreover, Vajrasattva, someone who is practising the 
Mahāyāna should cultivate a mind set on the path 
which is not dependent upon conditions, and on the 
fact that the nature of phenomena is that they lack an 
essential self. Why should they do this? 

If a practitioner has already observed the substratum 
of the categories of existence, and knows that in their 
essential nature they are like an illusion, a mirage, a 
reflection, an echo, a wheel of fire, or an ethereal city, 
then Vajrasattva, by practising in this way he will 
abandon the idea of an essential self. 

He masters his mind and, free of delusion, he 
realises that his own mind is originally unarisen. Why is 
this the case? Vajrasattva, it is because it is impossible 
to find a beginning or an end to the mind. ... 


860 





không tồn tại của một tự ngã và dé chúng có thé bước 
vào cảnh giới không phân biệt và vô tướng. 

Hơn nữa, các Bồ-tát, những đại sĩ, hiện tại và trong 
tương lai, không bị chấp trước vào ý niệm về một tự 
ngã. 


Như Lai tạng, này Đại Huệ, là nguyên nhân của cả 
thiện và bất thiện và nó mang lại tất cả các cõi giới. 
Giống như một tác nhân, nó có thể mang nhiều hình 
dáng, nhưng nó không là tự ngã, hay mang tính chất 
của tự ngã. 


752. Phật không phải là ngã thể, cũng không phải là 
các nhóm tâm vật lý, mà là bậc trí tuệ, thoát khỏi các 
khuynh hướng say mé. 

Thấy Phật thường an nhiên, con xin về nương tựa 
Ngài. 


(Kinh Lankavatara, chương 2, chương 6 và 
Sagàthakatham v. 752, do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.147 Sự nhận ra Phật tính trong chính thân thể 
này 


Đoạn này trích từ một văn bản Kim cương thừa có 
ảnh hưởng trong Phát giáo Đại thừa Đông A. 


Hơn nữa, này Kim cương Tát-dóa (Vajrasattva), ai 
đang thực hành Kim cương thừa nên trau dồi tâm trí 
trên con đường không phụ thuộc vào các duyên và 
thực tế là bản chất của các sự vật là phi ngã. Tại sao 
hành giả nên làm điều này? 

Nếu một hành giả đã quan sát tàng A-la-ya của các 
nhóm và biết rằng tự tánh của chúng giống như huyễn, 
một ảo ảnh, một hình chiếu, một tiếng vọng, một vòng 
tròn lửa hoặc một thành phố thần tiên, này Kim cương 
Tát-đỏa, bởi thực hành như thế vị ấy sẽ xả bỏ ý tưởng 
về tự ngã. 

Vị ấy làm chủ tâm trí của mình và, không còn ảo 
tưởng, sẽ nhận ra rằng tâm vốn không sanh diệt. Tại 
sao thé? này Kim cương Tát-dóa (Vajrasattva), đó là 
bởi vì không thé tim thấy điểm bắt đầu hay kết thúc đối 
với tâm trí... 








Này Bí Mật Chủ, Phật nói, tâm nguyên sơ là nhân để 
thành Phật. Tâm ấy giải thoát khỏi các nghiệp và phiền 
não, mà các nghiệp và phiền não y chỉ trên nó, vì vậy 
mà thế gian tôn phụng và cúng dường. 


Maha-vairocana Sütra, Taisho vol.18, 848, pp.3b09- 
14, b22—24, dich Anh D.S. 


Sự tương liên tuyệt đối của tất cả pháp 


M.148 Hỗ tương dung nhiếp 


Những đoạn này tường thuật đỉnh điểm trong hành 
trình phỏng đạo của Thiện Tài (Sudhana), khi đi đến 
chỗ BÓ-tát Di-lác, được thị hiện tháy đại lâu các của Tý- 
lô-giá-na (Vairocana, Đại Nhật. 

Lâu các này được mô tả như là trú xứ của tất cả các 
Bồ-tát, có nghĩa là đại biểu cho vũ trụ như được tháy 
bởi trí tué và từ bi của các BÓ-tát. Thiện Tài bước vào 
tháp, thấy ở đây một thế giới kỳ diệu, rộng lớn như hư 
không, chứa vô số thế giới và chư Phát. 

Điều này minh họa ý niệm vé Sự tương nhiếp' sâu 
sắc tắt cả mọi sắc thái của thực tại, do sự tương duyên 
sâu sắc của chúng, và hết thảy các dạng thức biến hóa 
của thực tại mà tự tánh là Không. 


Bồ-tát, Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) đến trước cửa lầu gác 
Tì-lô- giá-na trang nghiêm, là Tang (Garbha? Thai 
tạng) được trang nghiêm bằng các ảnh tượng thái 
dương. 

Bồ-tát Di-lặc búng ngón tay, cửa tháp liền mở cho 
Thiện Tài (Sudhana) vào. Thiện Tài rất hoan hỷ đi vào 
trong lầu các, cửa liền đóng lại sau lưng nhanh như lúc 
mở ra. 

Hốt nhiên đồng tử thấy lầu gác rộng lớn vô lượng, 
đồng như hư không, vô số chất báu làm nền, phát ra 
đại quang minh của vô lượng châu báu, trang nghiêm 
bằng vô lượng bảo vật. Vô lượng trăm ngàn lầu gác 





Vajrasattva, the Buddha has explained that this 
original mind is what causes one to attain Buddhahood. 
It is free from actions and the defilements, yet actions 
and the defilements are dependent upon it. This is why 
itis worshiped and served by the world. 


Mahà-vairocana Sūtra, Taisho | vol.18, 848, 


pp.3b0914, b22-24, trans. D.S. 
The radical interrelationship of all 


M.148 The inter-penetration of all 


These passages tell of the climax of the spiritual 
journey of Sudhana, where he comes to the 
bodhisattva Maitreya, who shows him the huge tower of 
the Buddha Vairocana (“The Resplendent One ). 

This is described as the abode of all bodhisattvas, 
meaning that it represents the universe as seen by their 
wisdom and compassion. Sudhana enters the tower, 
where he finds a wondrous world, as vast as space, 
containing countless worlds and Buddhas. 

This illustrates the idea of the deep 'inter-penetration' 
of all aspects of reality, due to their deep inter- 
dependence, and their all being mutable forms of an 
underlying reality that is empty of any fixed nature. 


The bodhisattva Maitreya then approached the door 
of the tower named 'Garbha', which was decorated with 
images of the majestic sun. 

He snapped his fingers, and the door immediately 
opened, allowing Sudhana to enter. Sudhana entered 
the tower with great joy, and the door immediately 
closed behind him, just as it had opened. 

All of a sudden, he saw the tower as being 
immeasurably vast, like infinite space. The floor 
consisted of innumerable precious stones, emitting the 
great light of countless jewels, adorned with countless 
ornaments. 


861 





Này Kim cương Tát-đỏa (Vajrasattva), đức Phật dà 
giải thích rằng Phật tánh (original mind: tâm nguyên SƠ) 
này là nguyên nhân khiến người ta đạt được Phật quả. 
Tâm ấy không có hành nghiệp và phiền não, nhưng 
hành nghiệp và phiền não lại phụ thuộc vào nó. Đây là 
lý do tại sao nó được tôn thờ và phụng cúng bởi thế 
gian. 


(Kinh Maha-vairocana, Dai Chánh 18, 848, tr. 
3b0914, b22-24, do D.S. dich tiéng Anh). 


MÓI TƯƠNG QUAN CO BẢN CỦA CÁC SU VAT 


M.148 Sự thâm nhập lẫn nhau của tất cà các sự 
vật 


Những đoạn sau kể vé đỉnh điểm cuộc hành trình 
tâm linh của Thiện Tài (Sudhana), nơi Ngài đến gặp 
Bồ-tát Di-lặc, người đã chỉ cho Ngài ngon tháp vĩ đại 
của đức Phật Tỳ-lô-giá-na (Vairocana, Đại Nhật Như 
lai, Đắng Bồn Tôn). 

Đây được mô tả là trú xứ của tát cá các BÓ-tát, có 
nghĩa là nó tiêu biéu cho vũ tru như được nhìn thấy bởi 
trí và bi của họ. Thiện Tài bước vào tòa tháp, thấy nơi 
đó một thế giới kỳ diệu, rộng lớn như hư không, chứa 
vô số thé giới và các vi Phật. 

Điều này minh họa ý tưởng về sự “dung nhiếp sâu 
sắc" (thâm nhập lẫn nhau) của tất cả các khía cạnh của 
thực tại, do sự tương duyên sâu sắc của chúng và tắt 
cả chúng đều là dạng biến đồi của một thực tại cơ bản 
mà không có bát kỳ bản chát có định nào. 


Sau đó, Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) tiến đến cửa của 
tháp có tên là “Garbha,” nơi được an trí bằng hình ảnh 
vàng mặt trời uy nghi. 

Bồ-tát Di-lặc búng tay và cánh cửa lập tức mở ra, 
cho phép Thiện Tài bước vào. Thiện Tài bước vào bảo 
tháp với niềm hoan hỷ tột độ và cánh cửa ngay lập tức 
đóng lại sau lưng nhanh như lúc mở ra. 

Đột nhiên, Thiện Tài thấy tòa tháp rộng lớn vô cùng, 
như hư không vô tận. Sàn nhà gôm vô sô đá quý, phát 
ra ánh sáng lộng lẫy của vô vàn món trang sức, được 
trang trí bởi vô số bảo våt. 

Bên trong nó cũng có không thể đếm xué hàng trăm 








đẹp đẽ, đều nghiêm sức như trên. Mỗi mỗi lầu gác đều 
rộng rãi, trang nghiêm, đẹp dé, đồng nhu hư không 
không chướng ngại nhau, cũng không lẫn lộn nhau. 

Thiện Tài ở một chỗ thấy tất cả chỗ. Nơi tất cả chỗ 
đều thấy như vậy. 


Cùng lúc ấy, Thiện Tài thấy tự thân trong tất cả các 
lầu các biến hiện trong lầu các Tì-lô-giá-na trang 
nghiêm tạng. 

Mỗi lầu gác có thể được thấy vô cùng rộng rãi, và 
được trang nghiêm tối thượng, và trong mỗi lầu gác 


đều có thé thấy cả ba nghìn đại thiên thế giói, 983 mói 
thê giới chứa trăm ức bón châu thiên ha, và trăm ức 
cõi trời Đâu- suất. 984 Có thé tháy Bó-tát Di-lác dàn 
sanh trong mói mói thé giói áy.. 

[cũng nhu các sự kiện trong đời một vị Phật]. 


Thiện Tài lại thấy thân mình ở trước hết thảy các 
Như Lai ây, cũng thấy trước tật cả chúng hội ấy, hành 
tật cả Phật sự, luôn nhớ cháng quên, thông đạt vô 
ngại. 

Lại nghe tất cả tiếng linh trong lưới báu, diễn xướng 
bát khả tu nghị vi diệu pháp âm, thuyét chủng chủng 
pháp. ... 


Báy giờ, Bồ-tát Di-lặc thu nhiếp thần lực vào trong 
lầu gác, búng ngón tay đánh thức Thiện Tài, bảo rằng, 
“Thiện nam tử, hãy dậy đi! Đây là pháp tánh của tất cả 
các pháp. 

Bồ-tát bằng lực gia trì của trí mà biết rằng tất cả các 
pháp đều có tưởng hiện tiền không chướng ngại; tự 
tánh viên thành, như huyễn, như mộng, như ảnh 
tượng.' 


Gandavyüha Sūtra, Taisho vol. 10, text 279, 
pp.434c29- 436a21, 437c17-20; vol.9, text 278, 
p.780b10-782b29; vol. 10, text 293, pp. 831b26- 





Countless hundreds of thousands of wonderful 
towers were also seen inside it, and he could see that 
each of them was the same as the one first one, as 
vast and majestic as space. They neither blended into 
one another, nor obstructed each other. 

When he stood in a particular place, Sudhana could 
see all other places, and he could see that all of the 
other places were the same as the place where he 
stood. 


At the same time, Sudhana himself was visible in all 
of the towers which had manifested inside the Garbha 
Tower decorated with images of the sun. 

Each tower could be seen to be extremely vast, and 
decorated with unrivalled beauty, and in each of them, 


three thousand great thousand world-systems®82 could 
be seen, each comprising a million individual worlds 


with four continents, and a million Tuşita®83 heavens. 
The bodhisattva Maitreya could be seen being born in 
every single one of these worlds ... 

[as could the events of his life as a Buddha]. 


Sudhana then saw himself appearing before all these 
Tathāgatas, part of all those assemblies himself, 
serving the Buddhas in every possible way. His 
memories were not lost, and there was no obstacle to 
his understanding. 

Moreover, he heard musical instruments playing 
inside all of the towers, and he heard all of the small 
bells in the net of jewels, all emitting the indescribable, 
subtle wonderful sound of the Dharma. ... 


Then the bodhisattva Maitreya entered the tower by 
means of his supernormal powers, and snapped his 
fingers to rouse Sudhana. He said to him, ‘Son of good 
family, wake up! This is the nature of all phenomena. 

These are the characteristics of all phenomena, 
which bodhisattvas understand as arising from causes 
and conditions. They are like a hallucination, a dream, 
a shadow, or a reflection.’ 


Gandavyüha  Sütra, Taisho vol. 10, text 279, 
pp.434c29-436a21, 437c17-20; vol.9, text 278, 
p.780b10- 782b29; vol. 10, text 293, pp. 831b26- 


862 





ngàn tóa tháp tuyét vói và mói cái déu gióng cái dàu 
tiên, rộng lớn và hùng vĩ nhu hu không. Chúng không 
tạp loạn, cũng chẳng ngăn ngại nhau. 

Khi đứng ở nơi này, Thiện Tài có thể nhìn thấy tất cả 
những nơi khác và những nơi khác đều giống với nơi 
Thiện Tài đang đứng. 


Cùng một lúc, Thiện Tài có thé nhìn thấy trong tất cả 
các tháp hiện ra bên trong tháp Garbha được trang trí 
bằng hình mặt trời. 

Mỗi lâu cát đều vô cùng rộng lớn và được trang 
hoàng lộng lẫy và trong mỗi lâu cát, có thé nhìn thấy ba 
nghìn đại thiên thé giới,23 mỗi thế giới bao gồm một 
triệu mỗi thế giới với bốn lục địa và một triệu cõi trời 


Đâu-suất (Tusita).94. Có thé tróng tháy Bó-tát Di-lác 
dang sinh ra trong mói thé giói này... 
[các su kiện trong cuộc đời của ngài nhu vi Phát]. 


Sau đó Thiện Tài thấy mình xuất hiện trước các Đức 
Như Lai, trong vô số thế giới đo, tự mình bằng mọi 
cách phụng sự đức Phật. Ký ức luôn nhớ chẳng quên 
và hiéu biết vô ngại. 

Hơn nữa, Thiện Tài còn nghe thấy các nhạc từ trong 
các bảo tháp và tiếng các chuông nhỏ phát ra từ lưới 
châu. Pháp âm vi diệu chẳng thể nghĩ bàn... 


Sau đó, bằng thần thông Bồ-tát Di-lặc tiến vào tháp 
và búng tay để đánh thức Thiện Tài. Ngài nói, “Này 
thiện nam tử, hãy tỉnh thức! pháp tánh là như vậy. 

Đặc tính các sự vật này mà các Bồ-tát bằng trí thấy 
ra là sinh ra từ nhân và duyên. Chúng giống như 
huyễn, một mộng, như ảnh, hoặc một hình chiếu.” 


(Kinh Gandavyüha, Đại Chánh 10, kinh số 279, tr. 
434c29- 436a21, 437c17-20; tập 9, kinh só 278, tr. 
780b10-782b29; tập 10, kinh sô 293, tr. 831b26- 








835a21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Đây là trú xứ của những ai trú ở một kiếp đi vào tất 
cả các kiếp, và ở tất cả các kiếp đi vào trong mót 
kiếp,... của những ai trú ở một pháp di vào tất cả các 
pháp và ở tất cả các pháp đi vào trong một pháp mà 
không có ngăn ngai;... 

của những ai hóa hiện bản thân trong khắp thế gian 
mà chẳng động mảy lông;... của những ai hành không 
dính mắc, đi khắp Pháp giới tự tại chuyển sanh, như 
gió đi trong hư không... 

Trong một cực vi, họ thấy chẳng chướng ngại cả các 
đại hải của nhiều thế giới, các chúng sanh, và các kiếp 
có các cực vi trong vũ trụ.... Trú ở đây, họ thấy cái 
đồng của các chúng sanh và cái đồng của chư Phật 
giữa các pháp. 


Gandavyüha Sütra, ch 54 - 
Sanskrit by D.S. 


'Maitreya', dich Anh from 


M.149 Lưới Nhán-dà-la (Indra) 


Doan trích dáu là mót doan ngán nói dén luói báu 
cüa Thién dé Indra (Nhán-dà-la). Trong doan hai, hinh 
ánh này dwoc dua lén và trién khai bói so tó Hoa 
Nghiêm tông, Đỗ Thuận (557-640 TL), dé minh hoa sự 
tương quan sâu sắc của moi thứ. 

Trong đó, bắt kỳ những gì hiện hữu đều là phản 
chiếu của moi cái khác, như là thuộc vé nó. Một hàm 
chứa tắt cả, và tắt cả do một; toàn thé tồn tai sẽ là toàn 
thé khác nếu không có cái một; không chỉ thiếu một, 
mà còn thiếu các tác dụng của mội. 

Một và tất cả dèu tương dung sâu sắc, nhưng không 
can thiệp vào tự tánh của nhau. 


Hoặc có quốc độ khắp pháp giới, thanh tịnh, ly cấu, 
từ tâm sinh. 

Như ảnh, như huyễn, rộng vô biên, như lưới Thiên 
đế mỗi sai biệt. 





835a21, trans. T.T.S. and D.S. 


This is the dwelling of those who dwell where one 
eon enters into all eons, and where all eons enter into 
one eon, .. of those who dwell where one 
phenomenon enters into all phenomena, and where all 
phenomena enter into one phenomenon without 
resistance; ... 

of those who manifest themselves in all world- 
systems without moving a hair's breadth; ... of those 
who act without attachment, who move through the 
realm of the Dharma free from birth, like the wind 
moving through the air. ... 

In a single atom, they see without obstruction the 
heaving ocean of as many worlds, living beings, and 
eons as there are atoms in the universe. ... Dwelling 
here, they see the sameness of living beings and the 
sameness of Buddhas amidst phenomena. 

Gandavyüha Sütra, ch 54 - 'Maitreya', trans. from 
Sanskrit by D.S. 


M.149 Indra's net 


The first passage contains a brief reference to the 
jewelled net of the god Indra. In the second passage, 
this image is taken up and expanded on by the first 
patriarch of the Huayan school, Dushun (557-640 CE), 
to illustrate the deep interrelation of everything. 

In this, any item of existence is a reflection of every 
other one, as they are of it. It contains them all and 
makes them possible, and the totality of existence 
would be a different totality without it; not just in lacking 
it, but in lacking its effects. 

One and all are deeply interfused, yet not interfering 
with each other's particular nature. 


Some lands, in which the entire realm of the Dharma 
is manifest are clear, pure, immaculate, 

like | pictures, like | magical X illusions, vast, 
immeasurable, distinct from one another like the jewels 
in Indra's net. 


863 





835a21, do T.T.S. và D.S. dich tiéng Anh). 


Đây là nơi của những người trong một kiếp thâm 
nhập vào tất cả các kiếp và nơi tất cả các kiếp nhập 
vào trong một kiếp,... của những người nơi một pháp 
đi vào mọi pháp và nơi mọi pháp đi vào một pháp mà 
không có ngăn ngại;. 

của những người c có thé hóa hiện trong các sự vật 
giới mà không cần di chuyên một sợi tóc;... của những 
người hành động mà không dính mắc, những người di 
chuyén qua các sự vật giới, tự tại hóa sanh, như gió di 
chuyên trong hư không... 

rong một nguyên tử đơn, họ thầy không ngăn ngại 
hằng sa thế giới, chúng sinh và các số kiếp nhiều như 
các nguyên tử trong vũ trụ... Trú ở Hoa Tạng, họ thấy 
giữa các sự vật sự đồng nhất của các chúng sinh và 
sự không khác của đức Phát. 


(Kinh Gandavyüha, chương 54, "Maitreya," do D.S. 
dịch tiêng Anh). 


M.149 Lưới trời Dé-thích 


Đoạn đầu tiên có một tham chiếu ngắn gọn vé chiếc 
lưới châu của Trời Dé Thích. Trong đoạn thứ hai, hinh 
ảnh này được Tô sư khai sáng tông Hoa Nghiêm, Đỗ 
Thuận (Dushun 557-640 CN), tiếp thu và khai trién dé 
minh họa mối tương duyên sâu sắc của các sự vật. 

Trong đó, bắt kỳ sự tồn tại của một pháp cũng là sự 
phản ánh của mọi pháp khác, như chúng là một. Một 
pháp chứa trong tát cả các sự vật và tắt cả các sự vật 
đều có thé hiện hữu trong một pháp và tông thé của sự 
tồn tại sẽ là một tóng thé khác néu không có cái một; 
không chỉ vì thiếu cái một, mà còn thiếu các tác dụng 
của cái mót. 

Một và tất cả được giao thoa sâu sắc, nhưng không 
can thiệp vào tự tánh của nhau. 


Một số cõi giới, trong đó toàn bộ pháp giới Hoa Tạng 
được hién bày rõ ràng, trong sáng, thanh tinh, 

dep nhu tranh, ảo diệu, vô bién, vô lượng, phân biệt 
nhau như những viên ngọc trong lưới Trời Đế Thích. 








Hoặc hiện đủ loại tạng trang nghiêm, y trên hu không 
mà kiên lập. 


Mahã-vaipulya Buddha-avatamsaka Sūtra, Taisho 
vol. 10 text 279, ch.4, p.36a5—7, dịch Anh T.T.S. and 
D.S. 


Nhưng lưới báu của Thiên đế Thích, được gọi là lưới 
Nhán-dà-la.585 Tám lưới vua này được làm toàn bằng 
các hạt bảo châu, và bởi vì các hạt bảo châu sáng và 
trong, nên chúng hiện ảnh phản chiếu lẫn nhau trùng 
trùng vô tận. 

Tất cả các bảo châu hiện ảnh trong từng viên bảo 
châu, và cũng như vậy, từng mỗi bảo châu đồng thời, 
nhất loạt, hiện ảnh trong tất cả các bảu châu khác. 
Không bảo châu nào hiện vào hay biến đi trong đó. 


Nếu ta thử xét một bảo châu trong mé tây nam của 
lưới này, thì ta sẽ thấy trong một bảo châu đó đồng 
thời và nhất loạt hiện ảnh của tất cả các bảo châu khác 
trong lưới. 

Trong một hạt châu này như vậy, trong từng hạt châu 
khác cũng vậy, mỗi một hạt châu trong lưới đồng thời 
và nhất loạt hiển hiện tất cả hạt châu. Nhu vậy, trùng 
trùng vô tận, không có biên tế. 

Đó là trùng trùng vô hạn hạt châu không biên tế hiển 
hiện ảnh trong một hạt châu hữu hạn có biên tế, hiên 
hiện rõ ràng, không phương lẫn nhau. Một người ngồi 
trong một hạt châu, đồng thời cũng ngồi trong tất cả hạt 
châu trong mười phương. Vì sao vậy? 

Bởi vì trong một châu có tất cả các châu. Trong tất cả 
hạt châu có một hạt châu. Trong một có tất cả, trong tất 
cả cũng vậy, chuẩn theo đây mà tư duy. 


(Người ấy đang ngồi) ở trong một hạt châu mà đi vào 
tất cả các hạt châu, nhưng vẫn không ra khỏi hạt châu 





Others manifest as treasuries full of precious things 
established in space. 


Mahà-vaipulya Buddha-avatamsaka Sūtra, Taisho 
vol. 10 text 279, ch.4, p.36a5-7, trans. T.T.S. and D.S. 


Now then, the jewelled net of Sakra, the King of the 


Gods, is also known as Indra's net.994 This royal net is 
entirely made of jewels, and because the jewels are 
bright and clear, they reflect the image of the other 
jewels, infinitely interpenetrating each other. 

All of the jewels appear in each individual jewel and, 
in the same way, each individual jewel appears in all of 
the other jewels at the same time. None of them come 
into view or disappear from view. 


If we examine a jewel from the south-western part of 
the net, we will see that this single jewel reflects the 
image of all other the jewels in the net as a whole, and, 
in the same way, every other individual jewel in the net 
reflects this jewel at the same time. 

Every individual jewel in the net reflects all of the 
other jewels in the net at the same time, and so too do 
all of the other individual jewels, in an infinite regress. It 
is the infinite within the finite. 

That is to say, the infinite number of images of all of 
the other jewels are simultaneously reflected in each 
individual jewel, manifesting a splendid, grand, and 
immense true reflection without causing damage to the 
jewel in which they are reflected. If someone were to sit 
in one jewel, then he would also be sitting in all of the 
jewels in the ten directions at the same time. Why is 
this? 

It is because all of the jewels exist in each individual 
jewel. In one individual jewel that reflects all of the 
others, another jewel exists, and this other jewel also 
reflects all of the others. In this way, all of the jewels 
exist in each individual jewel. Think of it in this way. 


Although someone who is sitting in one individual 
jewel enters all of the other jewels, he never leaves the 


864 





Hoặc những hién bày khác nhu những kho báo dày 
cả hu không. 


(Kinh Mahãa-vaipulya Buddha-avatamsaka, Đại 
Chánh 10 văn bản 279, chương 4, tr. 36a5-7, do T.T.S. 
và D.S. dịch tiêng Anh). 


Bây giờ, lưới châu của Đế Thích, Vua của các vị 
thần, còn được goi là lưới Trời Đế Thích.99 Lưới trời 
này hoàn toàn được làm bằng bảo ngọc và từ những 
viên ngọc sáng và trong, chúng phản chiếu hình ảnh 
của những viên ngọc khác, đan xen lẫn nhau vô hạn. 

Tất cả các hạt châu ảnh hiện trong từng mỗi hạt và 
tương tự, mỗi hạt châu ảnh hiện đồng loạt trong tất cả 
các hạt châu khác. Không một hạt nào trong số chúng 
xuất hiện hoặc biến mắt khỏi tầm nhìn. 


Nếu chúng ta thử xem xét một hạt châu từ phần phía 
Tây Nam của lưới, chúng ta sẽ thấy rằng hạt châu này 
ảnh hiện của tất cả các hạt châu khác trong lưới và 
tương tự, mọi hạt châu riêng lẻ khác trong lưới cũng 
đồng loạt ảnh hiện hạt châu này. 

Mỗi hạt châu trong mạng phản ánh tất cả các hạt 
châu khác trong mạng cùng mót lúc và tất cả các hạt 
châu riêng lẻ khác cũng vậy, trong chuỗi ảnh hiện 
không gián đoạn. Nó là cái vô hạn bên trong cái hữu 
hạn. 

Có nghĩa là, vô số hình ảnh của tất cả các hạt châu 
khác được phản chiếu đồng thời trong từng hạt châu 
riêng lẻ, sự ảnh hiện chân thực lộng lẫy, vĩ đại và trùng 
trùng mà không gây phương hại cho hạt châu mà 
chúng được ảnh hiện. Nếu ai đó ngồi irong mót hat 
châu thi người ấy cũng sé ngồi trong tất cả hạt châu 
trong mười phương cùng mót lúc. Tai sao? 

Đó là vi tất cả các hat châu đều hiện diện trong từng 
hạt riêng lẻ. Trong một hạt châu riêng lẻ dung nhiếp tất 
cả những hạt khác, các hạt châu khác cùng hiện diện 
và hạt ngọc khác đó cũng phản ánh tất cả những hạt 
khác nữa. Bằng cách này, tất cả tồn. tại trong một và 
một tồn tại trong tất cả. Hãy nghĩ về sự dung nhiếp 
theo cách này. 


Mặc dù ai đó đang ngồi trong một hạt châu mà tiến 
vào tât cả các hat châu khác, người đó vân không rời 








(đang ngồi) ấy. Cũng như vậy, (đang ngồi) trong tất cả 
hạt châu mà đi vào một hạt, mà vân không phải khởi 
lên một hạt châu ây. 


Hỏi: Nói rằng, (người đang ngồi) ở trong một hạt 
châu mà đi vào tất cả các hạt châu, nhưng vẫn không 
ra khỏi hạt châu (đang ngồi) ấy; nhưng không ra khỏi 
hạt châu (đang ngồi) làm sao có thể đi vào tất cả hạt 
châu? 


Đáp: Thật vậy, chỉ do không đi ra khỏi hạt châu đang 
ngồi, nên có thể đi vào tất cả các hạt khác. Nếu đi ra 
khỏi hạt đang ngồi để vào hết thảy các hạt khác, người 
ấy sẽ không thé di vào hết trong tất cả các hat khác. Vi 
sao vậy? Bởi vì ngoài hạt (mà người ấy đang ngồi) 
trong đó, không có hạt nào khác (mà trong đó người ấy 
ngôi). 


Hỏi: Nếu không có hạt nào khác bên ngoài hạt báu 
mà người ấy ngồi (trong đó), thời tám lưới chỉ được 
làm bằng một hat châu. Vậy thi làm sao có thé nói là 
nó do nhiều hạt kết thành? 


Đáp: Tắm lưới được làm bắt đầu từ chỉ một hạt, rồi 
dàn dàn thêm vào. Vi sao vậy? Bởi vì tám lưới chỉ có 
thể được kết thành bắt đầu từ chỉ một hạt. Nếu hạt này 
bị loại ra, thời tám lưới chẳng thé được kết thành. 


Hỏi: Nếu chỉ có một hạt, làm sao gọi là lưới được kết 
thành? 


Đáp: Nhiều hạt được kết với nhau dé thành tắm lưới. 
Điều này có nghĩa rằng chỉ có một hạt mà thôi. Vì sao 
vậy? Một là tướng của toàn thể, vì nhiều cái một kết 
thành toàn thể. Nếu cái một ấy không có, thời cái toàn 
thể cũng không thé có. Cho nên, tám lưới được làm từ 
một hạt. Cái tát cả nhập vào cái một. Chuẩn theo đây 
mà biết. 





jewel he is in. In the same way, all of the other jewels 
enter the jewel he is sitting in, so he does not have to 
leave the jewel he is sitting in in order to enter all of the 
others. 


Question: You state that although someone who is 
sitting in one individual jewel enters all of the other 
jewels, he never leaves the jewel he is in. If he never 
leaves his jewel to enter any of the others, though, how 
can he enter all of the other jewels? 


Answer. It is precisely because he does not leave the 
jewel he is in, that he can enter all of the others. If he 
had to leave the jewel he is in in order to enter all of the 
others, then he would not be able to enter all of the 
other jewels. Why is this? It is because there are no 
other jewels outside the one he is in. 


Question: If there are no other jewels outside the one 
he is in, then the net is made of just one jewel. How 
then can it be said to consist of many jewels woven 
together? 


Answer: It is because the net is made by starting with 
only one jewel, and then gradually adding more and 
more. Why is this? It is because the net can only be 
woven by starting with one jewel. If this jewel is 
discarded, the net cannot be woven. 


Question: If there is only one jewel, how can the net 
be said to be woven? 


Answer. Many jewels are woven together to make a 
net. This means that only one jewel exists. Why is this? 
The one is the mark of the whole, which is composed of 
many. If the one does not exist, then the whole cannot 
exist either. This is why the net is made of only one 
jewel. All enter this one. Think of it in this way. 


865 





khói hat cháu minh ngồi. Cũng như thé, tất cả các hạt 
châu khác đều nhập vào hạt châu mà người đó đang 
ngồi, vì vậy người đó không cần phải rời hạt châu của 
mình dé nhập vào tất cả hat khác. 


Hỏi: Ông nói rằng mặc dù một người đang ngồi trong 
một hạt châu mà tiến vào tất cả các viên ngọc khác, 
nhưng anh ta không bao giờ rời khỏi viên ngọc anh ta 
đang ngồi trong. Tuy nhiên, nếu anh ta không bao giờ 
rời khỏi viên ngọc của mình để tiến vào bất kỳ viên 
ngọc nào khác, làm sao anh ta có thể vào được tất cả 
những hạt châu khác? 


Đáp: Chính vì anh ta không rời khỏi hạt châu mình 
đang ngồi trong đó, nên anh ta có thể tiến vào tất cả 
những hạt châu khác. Nếu anh ta phải rời khỏi hạt 
cháu mà anh ta dang có thể tiến vào tát cả những viên 
khác thì anh ta sẽ không thể nhập tất cả những hạt 
khác. Tại sao? Đó là bởi vì không có hạt châu nào 
khác ngoài cái hạt châu mà anh ta đang ngồi bên 
trong. 


Hỏi: Nếu không có hạt châu nào khác bên ngoài cái 
mình đang ngồi thì mạng lưới này chỉ được làm bằng 
một hạt. Vậy thì làm sao có thể nói nó bao gồm nhiều 
hạt châu đan lại với nhau? 


Đáp: Đó là bởi vì lưới được tạo ra bằng cách bắt đầu 
chỉ với một hạt châu, sau đó dần dần thêm nhiều hơn 
và nhiều hơn nữa. Tại sao thế này? Đó là bởi vì lưới 
chỉ có thể được dệt bằng cách bắt đầu bằng một hạt 
châu. Nếu hạt châu này bị bỏ đi thì lưới không thể dệt 
được. 


Hỏi. Nếu chỉ có một hat châu, làm sao có thé nói lưới 
dệt được? 


Đáp: Nhiều hạt châu được kết lại với nhau để tạo 
thành một tắm lưới. Điều này có nghĩa là chỉ có một hạt 
châu duy | nhất tồn tại. Tại sao? Một là dấu hiệu của tất 
cả, bao gồm số nhiều. Nếu cái một không tồn tại thì cái 
toàn thể cũng không thể tồn tại. Đây là lý do tại sao 
lưới chỉ được làm bằng một viên ngọc. Tất cả là môt. 
Hãy nghĩ về nó như thế. 








Hỏi: Mặc dù trong mé tây nam một hat châu tổng 
thâu tất cả hạt châu trong mười phương cùng tận 
không sót, nhưng mỗi một phương đều có các hạt, sao 
lại nói tám lưới chỉ thành từ một hat? 


Đáp: Hết thảy các hạt trong mười phương tổng thể là 
một hạt trong mé tây nam. Vì sao vậy? Bởi vì một hạt 
trong mé tây nam của lưới là hết thảy các hạt trong 
mười phương. 

Nếu không tin rằng một hạt mé tây nam của tắm lưới 
cũng là hết thảy các hạt trong mười phương, vậy hãy 
lấy mực chám vào một hat ở mé tây nam của tám lưới, 

ta sẽ thấy rằng hết thảy hạt trong mười phương cũng 
đồng thời bị chấm mực. Vì hết thảy hat trong mười 
phương đều được thấy là bi chám mực, ta có thé thấy 
rằng hết thảy hạt trong mười phương cũng chỉ là một 
hạt.... 


Hãy bằng thí dụ vi diệu này mà tư duy pháp loại tợ... 
Các hạt châu chỉ có thể dung nhiếp lẫn nhau bằng ảnh 
tướng, nhưng chất của mỗi hạt thì khác nhau. Pháp 
không hoàn toàn như vậy, bởi vì toàn thể tương giao 
xuyên suốt. 


‘Tranquillity and Insight Meditation in the Five 
Teachings of the Huayan' / Huayan wu jiao zhi-guan by 
Dushun, Taisho vol. 45 text 1867, ch.5, p.513a27-c10, 
dich Anh T.T.S. and D.S. 

[Bản này theo nguồn dẫn là Kim Sư Tử Chương Vân 
Gian Loại Giải (T.1880), do Tán Thủy, sa-môn Tịnh 
Nguyên thuật. Còn bản do Pháp Tạng thuật là Hoa 
Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương Chú, cùng bàn về 
một nội dung như trên. Cf. Taisho vol. 45, text 1881, 
pp.0668a27- 0670c05.] 


M.150 Kim sư tử chương 


Trong luận này của Tam tó tông Hoa Nghiêm, Pháp 





Question: Although all the jewels in the ten directions 
excluding none enter an individual jewel in the south- 
western part of the net, there are jewels in the other 
parts of the net too. How then can the net be said to 
consist of only one jewel? 


Answer. All of the jewels in the ten directions are one 
individual jewel in the south-west. Why is this? It is 
because one individual jewel in the south-western part 
of the net is all of the jewels in the ten directions. 

If you don't believe that one individual jewel in the 
south-western part of the net is nothing other than all of 
the jewels in the ten directions, simply take some ink 
and make a mark on a jewel in the south-western part 
of the net. 

You will then see that all of the jewels in the ten 
directions have simultaneously become marked by ink. 
As all jewels in the ten directions can be seen to be 
marked by ink, we can see that all of the jewels in the 
ten directions are just one jewel. ... 


Think of this as a wondrous analogy for the different 
kinds of phenomena. ... Jewels only interpenetrate one 
another through their reflections, their substances are 
different from one another. Phenomena are not actually 
like this, because they interpenetrate one another in 
their very substances. 


"Tranquility and Insight Meditation in the Five 
Teachings of the Huayan' / Huayan wu jiao zhi-guan by 
Dushun, Taisho vol. 45 text 1867, ch.5, p.513a27-c10, 
trans. T.T.S. and D.S. 


150 Treatise on the Golden Lion 


In this treatise of the third Huayan patriarch, Fazang 
866 





Hói. Mác dü tát cà cháu báu trong muói phuong, 
không loại trừ không có hạt châu nào tiến vào một hạt 
riêng lẻ ở phần Tây Nam của lưới, nhưng cũng có 
những viên châu ở các phần khác của lưới. Làm thế 
nào sau đó có thể nói rằng mạng lưới chỉ bao gồm một 
hạt châu? 


Đáp: Tắt cả các châu báu trong mười phương đều là 
một hạt châu riêng lẻ ở phương Tây Nam. Tại sao thế 
này? Đó là bởi vì một hạt châu riêng lẻ ở phương Tây 
Nam của mạng lưới là tất cả các hạt châu trong mười 
phương. 

Nếu bạn không tin rằng một hạt châu riêng lẻ ở khu 
vực Tây Nam Trong lưới không gì khác hơn là tất cả 
các châu báu trong mười phương, chỉ cần lấy một ít 
mực và đánh dấu vào một hạt ở phía Tây Nam của 
lưới. 

Sau đó, bạn sẽ thấy rằng tất cả các hạt châu báu ở 
mười phương đã đồng thời được đánh dấu bằng mực. 
Như tất cả các châu báu trong mười phương có thể 
được đánh dấu bằng mực, chúng ta có thể thấy rằng 
tất cả các châu báu trong mười phương đều chỉ là một 
viên ngọc... 


Hãy coi điều này như một phép loại suy kỳ diệu cho 
các sự vật khác nhau... Các hạt châu chỉ dung nhiếp 
với nhau thông qua ảnh hiện, nhưng chất của của từng 
hạt lại khác nhau. Pháp thực ra không phải như vậy, 
bởi vì các sự vật đan xen vào nhau xuyên suốt trong 
chính bản chất của chúng... 


(Thiên định tĩnh lặng và sáng suốt trong năm lời dạy 


của Hoa nghiêm tông, Taisho vol. 45 kinh sô 1867, 
ch.5, p.513a27-c10, do T.T.S. và D.S. dich tiéng Anh). 


M.150 Luận vé sư tử vàng 


Trong luận này của tó thứ ba của Hoa nghiêm tông 








Tạng (643-712), tát cả các pháp của thé gian được so 
sánh với các một chất vàng dễ uốn, tạo thành hình 
dạng của nó. Vàng trong thí dụ này chỉ cho Phật tánh 
quang minh. 

Ở đây nó được xem như là một chát háng bién dói 
khóng có dang có dinh nhung là cán co cüa tát cá các 
pháp, theo nghia này, dó là mót 'tánh khóng' vón hàm 
chüra vó só khá tính. 

Pháp dung nhiép lán nhau, thóng qua sự tương 
duyên sâu sắc, và cũng có ý nghĩa là đồng nhát với 
nhau, vì chúng là tắt cả hình thái của Phật tánh, tự tánh 
uyên nguyên của thực tại. 


1. Minh duyên khởi 

Cái ta goi là ‘vàng’ vốn không có tự tánh, tùy theo 
duyên thợ công xảo, thời tướng sư tử hiện khởi. Khởi 
chỉ do duyên, nên nói là duyên khởi. 


2. Biện sắc không 

Cái ta gọi là 'sư tử”, tướng của nó là hư, vàng mới là 
thật. Sư tử không phải có, chất vàng không phải không, 
do đó nói là sắc (vàng) và không (sư tử). 

Lại nữa, Không không có tướng riêng, nhưng nó 
không chướng ngại (sắc) huyễn có. Đây gọi là sắc và 
không. 


3. Ước ba tánh586 

Sư tử, theo cảm quan, là có, gọi là biến kế sở cháp. 
Sư tử có, chỉ là tương tợ có, nên gọi là y tha khởi. Tánh 
vàng không đổi, gọi là viên thành thật. 


4. Hiễn vô tướng 

Nói “vàng”, là thâu tóm toàn bộ sư tử. Ngoài vàng, 
không có tướng nào của sư tử mà bắt nắm được. Do 
đó, nói là vô tướng. 





(643-712), all the phenomena of the world are 
compared to parts of a golden lion, all of which are 
made of the same malleable gold, being forms of it. 
The gold of the simile represents the radiant Buddha- 
nature. 

Here it is seen as an ever-mutable substance that is 
empty of fixed form but is the basis of all phenomena, it 
is in this sense an 'emptiness' that is full of countless 
possibilities. 

Phenomena interpenetrate each other, through deep 
inter-dependence, and are also in a sense identical 
with each other, as they are all forms of the Buddha- 
nature, the underlying noumenon or foundational 
principle of reality. 


1. Understanding dependent arising 

What we refer to as 'gold' has no inherent existence. 
When the condition of the skilled craftsman is present, 
the image of a lion arises. It only arises when this 
condition is present. Because of this, it is said to be 
dependently arisen. 


2. Differentiating form and emptiness 

What we refer to as a Tion' has no characteristics. In 
fact, it consists only of gold. The lion does not exist 
without the substance of the gold. Because of this, the 
gold and the lion are said to be form and emptiness. 

Emptiness, though, has no characteristics. It is 
manifested by form. It does not restrict the existence of 
illusions. This is what is said to be form and emptiness. 


3. A summary of the three natures?99 

The lion which attracts one's interest is said to be 
imaginatively constructed. The lion which appears to 
exist is said to be other-dependent. The unchanging 
nature of the gold is said to be fully perfected. 


4. Demonstrating that the lion has no characteristics 

The lion is completely encompassed by the gold. No 
characteristic of the lion can be found apart from the 
gold. Because of this, the lion is said to have no 
characteristics. 


867 





(Huayan), pháp Tang (Fazang, 643-712), tất cả các 
pháp (hiện tượng) trên thé gian được so sánh với các 
bộ phận của một con sư tử ' bằng vàng, hình dạng làm 
bằng cùng một loại vàng dễ uốn. Màu vàng của sự ví 
von tượng trưng cho Phật tính rực rỡ. 

O đây nó được ví như một chát luôn thay dói, không 
có dinh nhưng là cán bản của các sự vật, theo nghĩa 
này, nó là một “tính không" có vô số khả năng. 

Các sự vật dung thông lẫn nhau, tương duyên sâu 
sắc với nhau và cũng giỗng như nhau, vì chúng đều là 
các hình thức của Phật tính, là tự tánh thực tại hoặc là 
nên tảng của thực tại. 


1. Thấy ra tính duyên khởi (lý tương quan) 

Cái mà chúng ta gọi là “vàng” không có tự tánh. Với 
điều kiện có người thợ lành nghề, hình tướng sư tử 
sinh khởi. Nó chỉ phát sinh khi có điều kiện. Bởi thế nó 
là lý tương quan. 


2. Phân biệt sắc (hình tướng) và tính không 

Cái mà chúng ta gọi là “sư tử” không có đặc tính 
riêng. Trên thực tế, nó chỉ là vàng. Sư tử không tòn tại 
nếu không có vàng. Bởi thế, vàng và sư tử được cho là 
sắc và không. 

Tính không, mặc dù, không có đặc điểm. Nó được 
biểu hiện bằng sắc tướng. Nó không hạn chế sự tồn tại 
của sắc (ảo tưởng). Đây là những gì được gọi là sắc và 
không. 


3. Tóm tắt vé ba tánh96 

Con sư tử thu hút sự quan tâm của người ta được 
cho là được xây dựng bằng Biến kế sở chấp. Sư tử tồn 
tại được cho là Y tha khởi. Tánh không đổi của vàng 
được gọi là Viên thành thật. 


4. Chứng tó sư tử không có tự tướng 

Sư tử hoàn toàn được làm bằng vàng. Ngoài vàng 
không có sư tử nào khác. Bởi thế, sư tử được cho là 
vô tướng. 








5. Thuyết vô sanh 

Ngay khi thấy sư tử sanh, đó chỉ là vàng sanh. Ngoài 
vàng, không có một vật gì. 

Sư tử tuy có sanh diệt, nhưng vàng không có tăng 
giảm. Đây gọi là vô sanh... 


6. Khắc mười huyền 
. [Huyền món] 3. Vàng và sư tử là dung nhiếp lẫn 
nhau (tương dung) mà thành lập, một và nhiều không 
chướng ngại nhau. Trong chúng, lý và sự mỗi mỗi bát 
đồng. Hoặc một, hoặc nhiều, mỗi mỗi an trụ trong vị trí 
riêng của nó. 
Đây gọi là “nhất đa tương dung bắt đồng món." 


4. Các căn của sư tử, từng đầu sợi lông, bằng vàng 
mà thâu tóm toàn bộ sư tử, mỗi mỗi xuyên suốt khắp 
mắt sư tử. Mắt tức là tai. Tai tức là mũi. Mũi tức là lưỡi. 
Lưỡi tức là thân. Thảy đều tự tại thành lập, không 
chướng, không ngại. 

Đây gọi là “chư pháp tương túc tự tai món" .... 


7. Các chỉ tiết, mắt, tai, của sư tử, cũng như từng sợi 
lông của nó, thảy đều có sư tử vàng. Sư tử của mỗi 
một sợi lông đồng thời nhất loạt nhập vào một sợi lông. 
Trong mỗi một sợi lông, có vô biên sư tử; và rồi, mỗi 
một sợi mang vô biên sư tử ấy lại nhập vào một sợi 
lông. 

Theo như vậy, trùng trùng vô tận, giống như tắm lưới 
của Thiên đế. Đây gọi là “Nhân-đà-la võng cảnh giới 
món ... 


9. Thành bó-dé 

Bó-dé, Hán gọi là Dao, và là Giác. Khi thấy sư tử, 
thời thấy hết thảy pháp hữu vi, và không đến khi hoại 
diệt, mà bản lai tịch tĩnh... 





5. Explaining the unarisen 

If one sees things the way they are, then when the 
lion arises, one will see that it is only the gold which 
arises. There is nothing apart from the gold. 

Although the lion arises and ceases, there is no 
increase or decrease in the basic substance of the 
gold. Because of this, the lion is said to be unarisen. ... 


6. Mastering the ten profound questions 

.. 9. The gold and the lion are empty of 
characteristics. One or many can be freely created. 
Within them, causes and purposes are each different. 
Whether one or many, each remains in its own state. 

This is called the Door of the One and the Many 
Being Empty of Characteristics, Yet Being Different. 


4. The lion's limbs and the tips of its hairs are 
encompassed by the gold. They are pervaded by the 
lion's eyes. Its eyes are its ears. Its ears are its nose. 
Its nose is its tongue. Its tongue is its body. They are all 
freely created without obstruction or hindrance. 

This is called the Door of the Unobstructed Nature of 
All Phenomena. ... 


T. The lion's eyes, ears, and other organs, as well as 
each of its hairs, all have golden lions. The lions of 
each of its hairs simultaneously and instantly enter into 
a single hair. In each hair, there are countless lions, 
and yet they all enter into a single hair. 

In this way, there is layer upon layer, just like in the 
net of the King of the Gods. This is called the Door of 
the Realm of Indra's Net. ... 


9. Attaining awakening 

Awakening is both the path and awakening itself. 
When one sees the lion, one sees all conditioned 
phenomena, and even before they are destroyed, one 
sees that they are fundamentally calm. ... 


868 





5. Giải thích thuyết vô sinh 

Nếu người ta nhìn mọi thứ theo cái nhìn như thực 
(như chúng đang là) thì khi sư tử xuất hiện, người ta sẽ 
thấy rằng đó chỉ là vàng mà thôi. Không có gì khác 
ngoài vàng. 

Sư tử tuy có tướng sinh và diệt nhưng bản chất của 
vàng không tăng hay giảm. Bởi thế, sư tử được cho là 
vô sinh (không sinh)... 


6. Nắm vững mười câu hỏi sâu sắc 
. 3. Vàng và sư tử tướng: đều rỗng không. Cái một 
hoặc cái nhiều đều dung nhiếp nhau không ngăn ngại. 
Dù thực chất bên trong chúng lý (bản thể) và sự (hiện 
tượng) phân biệt rõ ràng. Cho dù một hay nhiều, mỗi 
cái vân an trú trong vi trí của chính nó. 
Đây được gọi là Cánh cửa thư ba của cái một và cái 
nhiều vô ngại. (Nhất đa tương dung bắt đồng môn). 


4. Toàn thân sư tử từ các chân cho đến đầu sợi lông 
đều và đầu được bao bọc bởi vàng. Toàn thân được 
thu nhiếp bởi đôi mắt của sư tử. Đôi mắt của nó cũng 
là đôi tai. Tai của nó cũng là mũi của nó. Mũi của nó 
cũng là lưỡi của nó. Lưỡi của nó cũng là toàn cơ thé 
của nó. Mỗi căn đều được thành lập không chướng 
ngại. 

Đây được gọi là Cánh cửa thứ tư của: Bản chất 
không bị ngăn trở của tất cả các sự vật (Chư pháp 
tương tức tự tại môn). 


7. Mắt, tai và các bộ phận khác của sư tử, cũng như 
từng sợi lông của nó, tất cả đều có sư tử vàng. Các 
con sư tử của từng sợi lông của nó đồng thời và lập 
tức đi vào một sợi lông (duy nhất). Trong mỗi sợi lông 
có vô số sư tử và vô số sư tử trong một sợi lông ấy lại 
nhập vào một sợi lông duy nhất. 

Cứ như thế, trùng trùng vô tận (từng lớp từng lớp), 
giống như tắm lưới của vua trời Đế Thích. Đây được 
gọi là Cánh cửa của cảnh giới Lưới châu của vua trời 
Đề Thích (Nhân-đà-la võng cảnh giới môn). 


9. Đạt được sự tỉnh thức 

Tỉnh thức vừa là con đường vừa là sự thức tỉnh 
chính nó. Khi người ta nhìn thấy sư tử, người ta thấy 
tất cả các sự vật hữu vi và ngay cả trước khi ` 
biến hoại, thấy rằng bản tánh chúng vốn là tịch tĩnh.. 








10. Nhập Niết-bàn 

Khi thấy sư tử và vàng, cả hai tướng (sư tử và vàng) 
đều dứt hết, thì phiền não không sanh. Đẹp xấu hiện 
tiền nhưng tâm an binh nhu bién lặng. Vọng tưởng dứt 
sạch, không còn bức bách, 

thoát triền phược, lìa chướng ngại, vĩnh viễn bỏ xa 
nguồn khó. Đây goi là nhập Niét-bàn. 


Treatise on the Golden Lion / Jinshizizhang of 
Fazang, Taisho vol. 45, text 1880, pp.663c10—666c24, 
dich Anh D.S. 


KIM CANG THỪA 
Ba tué 


Trí tué ba-la-mát được tu tập thông qua ba giai đoạn: 
Văn tuệ, thông qua hoc tập, Tư tuệ, thông qua tư duy 
quán chiếu, và Tu tuệ thông qua sự tu tập thiền định 
(cf. *Th. 143). 


V.71 Văn tué 


Văn tuệ đến từ sự lắng. nghe lời Pháp được tôn sư 
của mình truyén day và hiéu nghĩa lý của chúng. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.409—10, dich 
Anh T.A. 


V.72 Tv tué 


Tu tué có do không ngừng lai ở chó thóa mán khi 
hiéu duoc lói day, mà cón phái nghiền ngẫm nó và 
quyết trạch nghĩa lý bằng ngâm lại và cật vân, (nếu 
cần) thỉnh giáo về những điểm chưa hiểu. 

Ngươi không được y cứ nội dung chỉ vào hiểu biết 
thông minh ây nhưng nên thám cứu nghĩa lý thấu đáo 
để có thể chắc răng khi đến thời ngươi sông độc cư án 
dật, ngươi có thể hành trì độc lập mà chẳng cần thỉnh 
giáo ai khác về những yếu điểm. 





10. Entering nirvana 

When one sees the lion and the gold, one sees that 
the characteristics of both are exhausted, and that the 
defilements do not arise. Beauty and ugliness appear, 


but one's mind remains calm like the ocean. 
Conceptualisation is exhausted, and free from 
oppression. 

One is released from bondage and free from 


obstructions. One abandons forever the source of what 
is painful. This is what is called nirvana. 


‘Treatise on the Golden Lion / Jinshizizhang of 
Fazang, Taisho vol. 45, text 1880, pp.663c10—666c24, 
trans. D.S. 


VAJRAYANA 

The three types of wisdom 

The perfection of wisdom is developed through three 
stages: wisdom through learning, wisdom through 
reflective contemplation, and | wisdom through 
meditative development (cf. *Th. 143). 

V.71 Wisdom through learning 

Wisdom through learning comes from listening to the 
words of the Dharma spoken by your teacher and 


understanding their meaning. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.409—10, trans. 
T.A. 


V.72 Wisdom through contemplation 
Wisdom through contemplation comes from not 


resting satisfied with just understanding the words of 
the teaching but processing it mentally and establishing 


its meaning through reflection and inquiry, (if 
necessary) asking questions about points not 
understood. 


You must not rest content with a mere intellectual 
understanding but should scrutinize the meaning 
thoroughly in order to make sure that when the times 


869 





10. Nhâp niét-bàn 

Khi tháy sư tử và vàng, người ta thấy rằng đặc tính 
của cả hai đều án mát thì phiền não sẽ không khởi lên. 
Đẹp và xấu hiện diện, nhưng tâm người ấy vẫn bình 
lặng như đại dương. Sự hình thành khái niệm đã 
chẳng còn và không bị bức bách. 

Người ấy được tự do khỏi sự trói buộc và chướng 
ngại, lìa xa mọi cội nguồn khó đau. Đây được goi là 
niết-bàn. 


(Treatise on the Golden Lion, Đại Chánh 45, kinh só 
1880, tr. 663c10-666c24, do D.S. dich tiéng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
BA LOẠI TRÍ TUỆ 


Sự toàn hảo trí tuệ (trí tuệ ba-la-mát) được thực tập 
thông qua ba giai đoạn: trí tuệ qua học tập, trí tuệ qua 
quán chiếu và trí tuệ thông qua thiền định (tham chiếu 
*Th. 143) 


V.71 Trí tuệ thông qua học hỏi (văn tuệ) 


Trí tuệ thông qua học tập đến từ việc lắng nghe giáo 
pháp từ vị tháy và tìm hiéu ý nghĩa của chúng. 


(The Words of My Perfect Teacher, trang 409-10, do 
T.A. dịch tiếng Anh). 


V.72 Trí tuệ thông qua suy ngẫm (tư tuệ) 


Trí tuệ thông qua sự suy ngẫm đến từ việc không 
dừng lại ở chỗ hài lòng với việc chỉ hiểu nghĩa những 
lời dạy mà suy tư và phân đoán nghĩa lý thông qua 
quán chiếu, thám tra, đặt câu hỏi về những điểm chưa 
hiểu. 

Ông không nén chỉ hiểu biết don thuần về mà phải 
xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa để chắc chắn rằng khi nhập 
thất một mình, ông sẽ có thể thực tập một cách độc lập 
mà không cần phải hỏi ai khác về những điểm quan 








The Words of My Perfect Teacher, p.410, dịch Anh 
T.A. 


V.73 Tu tuệ 


Tu tuệ thành do tu hành thực tế pháp nghĩa đã được 
thấu hiểu, rồi sanh khởi sự chứng ngộ nghĩa thật tướng 
chân thật không điên đảo. Điều này có nghĩa là triệt để 
sanh khởi quyết định trong tâm, thoát khỏi lưới nghị, 
hiện kiến trực tiếp thật tướng. 

Sau khi do văn và tư tuệ mà đoạn trừ (chấp thủ) hai 
cực đoan, khi tiến hành thực tu, quán sát tất cả đều là 
tướng Không, không có thực tánh, bằng tám thí dụ về 


huyễn hóa:587 


(1) Như mộng: tất cả đối tượng ngoại giới được tiếp 
nhận bởi năm căn đều không thật có ở đó mà thấy có 
ở đó chỉ là do mê loạn. 

(2) Như huyễn: do duyên khởi bởi các nhân và duyên 
mà tam thời hiển hiện. 

(3) Như quang ảnh (hoa mắt): vật như có ở đó nhưng 
thực không có ở đó. 

(4) Dương diệm (quáng nắng): vật xuất hiện không 
thực như được thấy. 


(5) Như tiếng vang: vật được tri giác nhưng không 
phải ở trong hay ngoài (như tiếng vọng trong hóc núi). 

(6) Như thành Càn-tát-bà (Tầm hương thành): không 
có vật tựa và vật được tựa (như thành phố thấy giữa 
hư không). 

(7) Như ảnh tượng (bóng trong gương): vật thấy xuất 
hiện nhưng không có bản chát. 

(8) Như thành phó huyễn hóa: vốn không có những 
xuất hiện đủ mọi hình tướng. 


Một khi quán sát như vậy ngươi đã thấu rõ ngoại 
cảnh hiên hiện mà tự tánh chỉ hu vong, quay vé quán 





come for you to go on a solitary retreat, you will be able 
to practise it independently, without having to ask 
someone else about the main points. 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.410, trans. T.A. 


V.73 Wisdom through meditation 


Wisdom through meditation comes from experiential 
cultivation of what has been understood and gaining 
incontrovertible personal realization of the actual nature 
of reality. It means coming to an internal resolution, 
release from the bonds of existence and non-existence 
and witnessing ultimate reality directly, face to face. 

Having eliminated the (attachment to the ideas of the) 
two extremes through learning and contemplation, 
when you experience (the nature of reality) through 
meditation, you see all external objects perceived by 
the five senses as immaterial, empty forms, according 


to the eight similes of illusion: .286 


While not existing, they are experienced in deluded 
perception, like a dream. 

Through the dependent arising of different causes 
and conditions, they appear incidentally, like an 
enchantment. 

They appear to be existent whereas they are not, like 
an optical illusion. 

They do not truly exist as they look, like a mirage. 


They appear while not being either outside or inside, 
like an echo. 

Without any (material) support or anything supported, 
they are like a city in the sky. 

Appearing but without any inherent existence, they 
are like images in a mirror. 

Appearing as all kinds of visions and hallucinations, 
they are like an apparitional city. 


Once you have understood external appearances to 
be deceptive, you turn your attention towards the 


870 





trọng nữa. 


(The Words of My Perfect Teacher, tr. 410, do T.A. 
dich tiéng Anh). 


V.73 Trí tuệ thông qua thiền định (tu tuệ) 


Trí tuệ thông qua thiền định đến từ việc tu tập về 
những gì đã thông hiểu và dat được sự tự chứng về 
bản chất thực tế không thể đảo ngược của thực tại. Tự 
chứng là đi đến từ tự tâm, thoát khỏi những ràng buộc 
của tồn tại và không tồn tại và trực diện với thực tại tối 
hậu. 

Sau khi loại trừ (chấp trước vào các ý tưởng của) hai 
cực đoan thông qua học hỏi và suy nghiệm, khi trải 
nghiệm (bản chất của thực tại) thông qua thiền định, sẽ 
thấy tất cả các trần (đối tượng bên ngoài) nhận thức 
qua các giác quan (năm giác quan) là trống rỗng, phi 
vật chát, theo tám thí dụ của ảo tuóng.97 


Không hiện hữu, chúng được nhận biết qua giác 
quan, như giác mơ. 

Thông qua sự sinh ra của nhân và duyên, chúng xuất 
hiện tinh cờ, như bùa mé. 

Chúng dường nhu tồn tại trong khi không tồn tại, 
gióng như một ảo ảnh (quang hoc). 

Chúng không thực sự tồn tại như vẻ bề ngoài, giống 
như một huyễn ảnh. 


Chúng xuất hiện trong khi không ở bên ngoài hay 
bên trong, giống như một tiếng vọng. 

Không. có bất kỳ sự hỗ trợ (vật chất) nào hay bất cứ 
thứ gì hỗ trợ, chúng giống như một thành phố lơ lửng 
trên không. 

Xuất hiện nhưng không có bất kỳ sự tồn tại cố hữu 
nào, chúng giống như ảnh trong gương. 

Xuất hiện dưới dạng tất cả các loại thị giác và ảo 
giác, chúng giống như một thành phó (huyễn) hiện ra. 


Một khi người đã hiểu hình dáng bên ngoài là hư dối, 
người ây sẽ hướng sự chú ý của mình vê phía nhận 








sát tự tâm của người quán sát; 

như vậy, thì dù các cảnh hién hiện có liên tục sanh 
khởi trong tâm người quán sát, nhưng không còn có 
phân biệt chấp trước nơi cảnh ấy. Ngươi đã tỏ ngộ bản 
tánh chân thật của các pháp — rồng không (Không 
tánh) và sáng chói (quang minh) như hư không. 


Đây là trí tuệ ba-la-mật. 


The Words of My Perfect Teacher, pp.410—11, dịch 
Anh T.A. 


Duyén khói 


V.74 Thién vé các khía canh cüa duyén khói 


Đoạn dưới đây trích từ “Giải thoát trang nghiêm báo' 
của Gampopa trình bày một tập hop các suy nghiệm vé 
duyên khói như là pháp đối tri si. 

Các tu tập này xuyên suốt mười hai chi duyên khởi 
(xem tiêu đề phía trên *Th.156) trước tiên theo thứ tự 
thuận, rồi sau đó xét chúng theo thứ tự nghịch, 

như chính đức Phật theo đó mà đã giác ngộ và giải 
thoát khỏi luân hôi (Udàna 1). 


Nếu ngươi bi chi phối bởi si, thì nên hành quán 
duyên khói988 để đối trị nó. 'Đạo can kinh'999 nó 
ráng: 'Tỳ-kheo, ai biệt (bán tánh) của mâm lúa thì biệt 
duyên khởi. Ai biết duyên khởi thì biét Pháp. Ai biết 
Pháp thì biết Phật.'590 


Có hai phép quán thuận-ngịch: (1) duyên khởi lưu 
chuyên luân hồi, quán thuận (2) duyên khởi hoàn diệt 
Niêt-bàn, quán nghịch. 


(1) Phép quán thứ nhất có hai phần: (1.1) ngoại 
duyên khởi và (1.2) nội duyên khởi. Quán nội lại góm 
hai: (1.2.1) nội duyên khởi với nhân và (1.2.2) nội 





perceiver and examine the nature of the mind. 

In this way, although appearances continue to arise 
in the mind, there is no more conceptual fixation on 
objects. You have arrived at realization of the actual 
nature of things — empty and luminous as the sky. 


This is the perfection of wisdom. 


"The Words of My Perfect Teacher’, pp.410—11, trans. 
T.A. 


Dependent arising 


V.74 Meditation on the aspects of dependent 
arising 


The passage below from Gampopa's 'The Jewel 
Ornament of Liberation' presents a set of meditations 
on dependent arising as the antidote for delusion. 

They involve going through the twelve links of 
dependent arising (see heading above *Th.156) first in 
the forward order, and then reviewing them in the 
backward order. 

This is the very method by which the Buddha himself 
attained awakening and liberation from  samsara 
(Udàna 1). 


If you are dominated by delusion, then meditate on 


dependent arising?97 as its antidote. The ‘Rice 


Seedling Sütra' 988 says: “The monk who knows (the 
nature of) this rice seedling knows dependent arising. 
The one who knows dependent arising knows the 
Dharma. The one who knows the Dharma knows the 


Buddha.'589 


There are two meditations: (1) on the forward order 
(of conditions), the dependent arising of samsara and 
(2) on the backward order, the dependent arising of 
nirvana. 


(1) The first one consists of two parts: (1.1) external 
dependent arising and (1.2) internal dependent arising. 
The latter consists of two: (1.2.1) the causal factors of 

871 





thức và xem xét bản chát của tự tâm. 

Bằng cách này, mặc dù những hình tướng tiếp tục 
phát sinh trong tâm, nhưng sẽ không còn gán chặt vào 
các đối tượng. Người ây đã nhận ra bản chất như thực 
của các sự vật - rỗng không và sáng tỏ như bầu trời. 


Đây là sự toàn hảo trí tuệ (trí tuệ ba-la-mát). 


(The Words of My Perfect Teacher, tr. 410-11, do 
T.A. dịch tiếng Anh). 


LÝ TƯƠNG QUAN 


V.74 Thiền về các khía cạnh của lý tương quan 


Đoạn dưới đây dịch từ “Bảo châu trang nghiêm của 
giải thoát. của Gampopa trình bày một tập hợp các sự 
vật thiền định về lý tương quan như một liều thuốc giải 
độc cho sự si mé ảo tưởng. 

Các sự vật liên quan đến chuỗi mười hai mắc xích sự 
sống (xem tiêu đề ở trên *Th.156) đầu tiên theo chiều 
thuận, sau đó xem xét chúng theo chiêu nghịch. 

Đây là phương pháp mà chính đức Phật đã đạt được 
sự giác ngộ và giải thoát khỏi luân hôi (Udàna 1). 


Nếu bạn bị si mê chi phối thì hãy thiền định về lý 
tương quan98 như một pháp đối trị. “Kinh Cây láa" S9 
nói: “Vị Ty-kheo nào hiệu được (bản chất của) cây lúa 
thì biệt lý tương quan. Ai biệt lý tương quan thì biệt 
Pháp. Người biết pháp biết đức Phật.”60 


Có hai phép thiền quán: (1) theo chiều thuận, của lý 
tương quan của luân hồi và (2) theo chiêu nghịch, lý 
tương quan của niét-bàn. 


(1) Phép quán thứ nhất bao gồm hai phần: (1.1) 
ngoại duyên và (1.2) nội duyên phát sinh phụ thuộc 
bên trong. Phép quán nội duyên gôm hai: (1.2.1) các 








duyên khởi hệ duyên. 


(1.2.1) Nội duyên khởi với nhân. Lời rằng, 'Này các 
tỳ-kheo, do cái này tồn tại, cái kia tồn tại. Từ sự sanh 
của cái này, cái kia sanh. Diễn tiến như vầy: Do duyên 
là (1) vô minh (nhận thức sai lầm, vô tri), (2) hành sanh 
khởi... Do duyên là (11) sanh, già và chết sanh khởi, 
và sầu, bi, khổ, ưu và não. Như vậy là tập khỏi của 
khối lớn thuần khô.. 


Mười hai chi duyên khởi này được nói trong pham vi 
Dục giới59! và loài thai sanh. 


(1) Đầu tiên, vô minh, là mê lầm đối với những gì cần 
được biét. 
(2) Vô minh kích khởi các hành hữu lậu: phước hành, 


phi phước hành hay bất động hành.992 Do vậy, ‘do 
duyên là vô minh, hành sanh khởi. 


(3) Tâm mang chủng tử của nghiệp, đó là hức mà 
duyên là hành. 


(4) Bởi nghiệp lực, tâm thành điên đảo, rồi nhập thai 
mẹ, rồi chuyên thành phôi bào và các dạng khác.993 
Đó là danh sắc mà duyên là thức. 


(5) Khi danh sắc phát triển, mắt, tai và các cán khác 
hoàn bị dân. Đó là sáu xứ mà duyên là danh sắc. 


(6) Sự tụ hội của căn tương ứng với cảnh và thức 
của nó, bộ ba tụ hội này là xúc mà duyên là sáu xứ. 





internal dependent arising and (1.2.2) the supporting 
conditions of internal dependent arising. 


(1.2.1) The causal factors of internal dependent 
arising. As it is said, 'Monks, since this exists, that 
becomes. Because this arises, that also arises. It goes 
like this: Conditioned by (1) ignorance (misperception, 
unawareness), (2) volitional activities arise 
Conditioned by (11) birth, ageing and death arise — as 
well as sorrow, lamentation, pain, unhappiness and 
distress. That is how all this great bundle of suffering 
comes into being.’ 


The twelve links of dependent arising are presented 


590 


in terms of the realm of sensual desire and in terms 


of birth from a womb. 


(1) At the very first, there is ‘ignorance’, which is 
delusion about what is to be known. 


(2) Ignorance motivates volitional activities with 
intoxicating inclinations, which can be wholesome, 


unwholesome or invariant. 991 Thus, 'conditioned by 
ignorance, volitional activities arise.' 


(3) The mind carrying that seed of action is the 
'consciousness' conditioned by volitional activities. 


(4) By the force of action, the mind falls into error. 
Then it gets conceived in a mother's womb, and turns 


into a creamy mass and so forth.992 That is ‘mind and 
body' conditioned by consciousness. 


(b) As that mind and body develops, the eyes and 
ears and the rest of the senses become complete. 
Those are the 'six sense-bases' conditioned by mind 
and body. 


(6) The meeting and interaction of the eye and other 
senses with their respective objects and the 
consciousness is sensory contact conditioned by the 
six sense-bases. 


872 





yếu tố nhân quả của các nội duyên và (1.2.2) các điều 
kiện hô trợ phát sinh nội duyên. 


(1.2.1) Các yếu tó nhân quả của các nội duyên. Như 
đã nói, “Này các Tỳ-kheo, do cái này tồn tại, cái kia tồn 
tại. Do cái này sinh, cái kia sinh. Nó diễn ra như thế 
này: Được duyên bởi (1) vô minh (nhận thức sai lầm, 
không tỉnh giác), (2) tri giác phát sinh... Do bởi (11) 
sinh, già và chết phát sinh - cũng như sáu, bi, khó, ưu 
và não. Đó là cách mà tất cả khối khổ khổ đau sâu 
nặng ra đời.” 


Chuỗi Mười hai nhân duyên mắc xích sự sống hiện 
diện trong cảnh giới cõi dụcŠÏ và các loài thai sanh. 


(1) Đầu tiên, đó là “vô minh” là ảo tưởng về những gì 
được biét. 


(2) Vô minh thúc dáy các hoạt động tác ý (các hành) 
với các khuynh hướng say sưa mê mờ, có thê là thiện, 
bát thiện hoặc trung tính (không thiện không bát 
thiện).82 Như vậy, “Do vô minh mà hành phát sinh.” 


(3) Tâm mang mầm mống của hành động đó là “ý 
thức” được điều hòa bởi các hoạt động tác ý. 

(Hành duyên cho thức, thức mang chủng tử của tu 
(hành nghiệp). 


(4) Do lực của Hành nghiệp, tâm trở nên mê lầm. Rồi 
nó nhập vào thai mẹ và biến thành bào thai, v.v...3, 
Đó là “danh và sắc” (tâm và thân) được duyên bởi 
thức. 


(5) Khi danh và sắc phát triển, mắt và tai và các giác 
quan dân trở nên hoàn chỉnh. Đó là “sáu nhập” (6 xứ) 
do duyên danh và sắc mà thành. 


(6) Sự tiếp xúc của mắt và các giác quan khác với 
các giác quan khác (đổi tượng tương ứng của các giác 
quan, các trân) tiép xúc được thành lập do sáu giác 
quan. 








(7) Khi xúc sanh khởi, thì thọ sanh khởi, hoặc lạc, 
hoặc khó hay không khô không lạc. Đó là tho mà duyên 
là xúc. 


(8) Sự khoái lạc của cảm thọ, cũng như tham ái và 
tham châp vào nó là ái mà duyên là thọ. 


(9) Không buông bỏ đối tượng của tham ái, mà càng 
lúc càng tham hơn nữa, không muôn lìa bỏ nó, đó là 
thủ mà duyên là ái. 


(10) Do chấp thủ bởi thân, ngữ và ý, nghiệp dẫn tới 
tái sanh được phát khởi. Đó là hữu mà duyên là thủ. 


(11) Sự xuất hiện của năm uẫn được dẫn sanh từ 
nghiệp, đó là sanh mà duyên là hữu. 


(12) Sau khi sanh, các uán tăng trưởng rồi chín muói, 
đây là “già”, và sự diệt vong của các uán là chét. “Già” 
và “chết” có duyên là sanh. 

'Sàu' là sự giày vò nội tâm tương ứng với sự chấp trì 
và tham trước bởi vô minh vào lúc lâm chung. 

'Bi' là ngữ biểu sanh khởi từ sáu. 

'Khổ' là bất kỳ cảm thọ khó chịu nào liên quan đến 
năm thức (thân). 

‘Uu’ là nỗi khó tinh thần liên quan đến ý hành. 

Cuối cùng, 'não' chỉ cho tất cả các phiền muộn phụ 
khác của loại ấy. 


Mười hai chi này có thé được chia làm ba tụ: hoặc 
(phiền não), nghiệp và khổ. Bộ ba Vô minh, Ái và Thủ 
thuộc tu phiền não. Hành và hữu — hai chỉ này thuộc 
nghiệp. Thức và sáu chi còn lại thuộc khó. 

Đây là điều cũng được nói trong “Trung đạo duyên 
khởi tụng' (của Long Tho994); ‘Pháp Năng nhân đã 
thuyết, mười hai chỉ duyên khởi, có thể phân ba tụ: 





(7) As sensory contact arises, feeling occurs, which is 
experienced as pleasure, pain or indifference. That is 
‘feeling’ conditioned by sensory contact. 


(8) Enjoyment of the feeling experienced, as well as 
attachment and clinging to it is ‘craving’ conditioned by 
feeling. 


(9) Not letting go of the object of attachment, not 
wishing to be separated from it but striving for it 
repeatedly is ‘grasping’ conditioned by craving. 


(10) Striving in this way through body, speech and 
mind, action leading to another rebirth is activated. That 
is 'way of being' conditioned by grasping. 


(11) The manifestation of those five categories of 
existence which are born from that action is 'birth' 
conditioned by way of being. 


(12) The development and maturation of the 
categories of existence which are manifested from birth 
is 'aging', and their destruction is ‘death’, both being 
conditioned by birth. 

'Sorrow' is the internal torment associated with 
clinging and attachment due to delusion at the time of 
death. 

‘Lamentation’ 
sorrow. 

‘Pain is any unpleasant feeling related to the five 
types of consciousness (related to the bodily senses). 

'Unhappiness' is mental pain related to mental 
activity. 

Finally, 'distress' refers to all the rest of the subsidiary 
afflictions of that kind. 


is a verbal expression arising from 


The twelve links can be divided into three groups. 
The threefold ignorance, craving and  grasping 
comprise defilement. Volitional activities and way of 
being — these two are action. Consciousness and the 
remaining six links are the painful. 

This is what is also said in the 'Middle Way 


Dependent Arising' (by Nàgàrjuna? 99) "What has been 
873 





(7) Khi tiếp xúc sanh khói thi cảm giác xuất hiện, cảm 
giác hạnh phúc, cảm giác khó đau hoặc trung tính. Đó 
là “cảm giác” có do duyên bởi tiép xúc. 


(8) Sự thích thú với cảm xúc, cũng như sự dính mắc 
và bám víu vào, gọi là “tham ái,” ái được duyên bởi 
cảm xúc. 


(9) Chấp không buông bỏ đối tượng dính mắc, không 
muôn rời xa, có găng không ngừng nắm giữ nó, gọi là 
“chấp thủ,” được duyên bởi tham ái. 


(10) Nỗ lực chấp thủ thông qua thân, khẩu và ý, hành 
nghiệp dán dén kích hoạt tái sinh. Đó là “hiện hữu” 
được duyên bởi chấp thủ. 


(11) Biểu hiện của năm nhóm được sinh ra từ hành 
nghiệp là “sinh,” được duyên bởi hiện hữu. 


(12) Sự phát triển và trưởng thành của năm nhóm từ 
khi sinh ra gọi là “già” và sự tàn hoại của chúng là 
“chết,” cả hai được duyên bởi sinh. 

“Sầu” là sự dàn vặt nội tâm liên quan đến sự bám víu 
và dính mắc do si mê vào lúc sắp chết. 

“Bi” là một cách diễn đạt bằng lời từ Sầu. 

“Khổ” là bát kỳ cảm xúc khó chịu nào liên quan đến 
năm thức (liên quan đến cảm giác của cơ thé). 

"U'u" là nỗi khổ liên quan tinh thần. 

Cuối cùng, “phiền não” đề cập đến tất cả các phiền 
não còn lại phụ thuộc loại đó. 


Mười hai chi có thể được chia thành ba nhóm. Bộ ba 
gồm vô minh, tham ái và chấp thủ thuộc nhóm phiền 
não. Hành động tác ý (tri giác) và cách tồn tại (chấp 
thủ) — hai nhóm đó là hành động (nghiệp). Y thức và 
sáu chỉ còn lại là nhóm khổ. 

Đây là điều cũng được nói trong “trung đạo duyên 
khói" (của Long Tho, Nagaàrjuna6^): "Nhüng gi dà 








phiền não, nghiệp, và khó. 

Một, tám và thứ chín, đây thuộc tụ phiền não, thứ hai 
và thứ mười, hai chi thuộc tụ nghiệp, bảy duyên chỉ 
còn lại, thảy đều thuộc tụ khổ. 


Thêm nữa, đây là những thí du:995 vô minh như 
người gieo hạt, hành như ruộng đất, thức như hạt 
giống, ái như nước ẩm, danh sắc như mầm non. 
Những chi còn lại như cành, lá và các thứ khác. 


Nếu vô minh không khởi, thì cũng không có hành. 
Cũng vậy, nếu không có sanh, thì có đâu có già-chết. 
Tuy vậy, bởi có vô minh, hành hiển hiện; và do có 
sanh, nên già chết lại đến. Cho nên, hết thảy mười hai 
chi tương duyên. 


Lại nữa, vô minh không nghĩ rằng: 'Ta sẽ tạo ra 
hành’, hay hành nghĩ rằng: ‘Ta được tạo bởi vô minh.’ 
Cũng vậy, sanh chẳng nghĩ: “Ta sẽ tạo ra già chết, mà 
già chết cũng không nghĩ, “Ta được tạo bởi sanh." 

Tuy vậy, khi có vô minh thì hành hiện thành và hiện 
khởi; và cũng vậy khi có sanh thì già chết cũng hiện 
thành và hiện khởi. Nội duyên khởi do đó nên được 
xem là chuỗi các duyên tiếp nối. 


(1.2.2) Nói duyên khởi hệ duyên. Lại nữa, nội duyên 
khởi cũng liên hệ các duyên, bởi danh sắc gồm sáu 
giới (yếu tố): đất, nước, lửa, gió, hư không, và thức. 

Những gì tạo nên sự kiên cô của thân là yếu tố đất. 
Làm cho thân cố kết là yếu tố nước. Tiêu hóa thức ăn 
và uống là yếu tế lửa. Tạo nên sự hít thở vào ra là yếu 
tố gió. Khoảng trống bên trong thân là yếu tố hư không. 

Cuối cùng, năm căn thức và ý thức hữu lậu gồm lại 
gọi là yêu tố thức. Sáu giới không nghĩ “Ta tạo nên sự 
kiên cố, cố kết, v.v., của thân." Thân cũng không nghĩ, 





described by the sage (Buddha) as the twelve links of 
dependent arising can be divided into three groups: 
defilement, action and the painful (results of defilement 
and action). They are all included in these three. 

The first, eighth, and ninth are defilement, the second 
and tenth are action, and the remaining seven are the 
painful. 


Furthermore, to provide examples:994 ignorance is 
like one who plants the seed, action is like the field, 
consciousness is like the seed, craving is like moisture, 
mind and body are like shoots. The rest are like 
branches, leaves and so forth. 


If ignorance did not arise, there would be no volitional 
activities either. Likewise, if there was no birth, neither 
would there be ageing and death. However, since there 
is ignorance, volitional activities manifest; and 
inasmuch as there is birth, so ageing and death also 
come about. Thus, all the twelve links depend on each 
other. 


Moreover, ignorance does not think: ‘I will create 
volitional activities', neither do volitional activities think: 
"We are created by ignorance.’ Likewise, birth does not 
think: ‘I am going to bring about ageing and death’, and 
ageing and death do not think, We were created by 
birth. 

However, when there is ignorance, volitional activities 
do manifest and occur; and likewise when there is birth, 
then ageing and death also do manifest and take place. 
Internal dependent arising should thus be regarded as 
a sequence of conditions. 


(1.2.2) Supporting conditions of internal dependent 
arising. Moreover, internal dependent arising is also 
supported by conditions, because the body-mind is 
comprised of six elements: earth, water, fire, wind, 
space, and consciousness. 

That which forms the solidity of the body is called the 
earth element. That which causes the body to cohere is 
the water element. That which digests all food and 
drink is the fire element. That which causes the 
inhalation and exhalation of breath is the wind element. 


874 





được đức Phật mô tả là mười hai chi của lý tương 
quan có thể được chia thành ba nhóm: Phiền não, 
nghiệp và khó (kết quả của sự nhiễm ô và hành 
nghiệp). 

Chi đầu tiên, thứ tám và thứ chín là nhiễm 6, chi thứ 
hai và thứ mười là nghiệp và bảy chi còn lại là khó." 


Ngoài ra, cho ví dụ: 994 vô minh giống như người 
gieo hạt, hành ví như ruộng đất, thức như hạt giống, 
tham ái như sự ám ướt, tâm và thân như chói non. Các 
chi còn lại giống như cành, lá, vân vân. 


Nếu vô minh không sinh thì sẽ không có tâm tư. 
Tương tự như vậy, nếu không có sinh ra thì cũng 
không có già và chết. Tuy nhiên, kể từ khi có vô minh, 
tri giác xuất hiện; và vì có sinh, nén già và chết cũng 
theo sau. Vì vậy, mười hai mắc xích phụ thuộc vào 
nhau. 


Hơn nữa, vô minh không nghĩ rằng: “Ta sẽ tạo ra các 
hoạt động tác y,” hoạt động tác ý cũng không nghĩ 
rằng: “Chúng ta được tạo ra bởi sự vô minh.” Tương tự 
như vậy, sinh không nghĩ rằng: “Ta sẽ tạo ra già và cái 
chết” và sự già và cái chết không nghĩ rằng, “Chúng ta 
được tạo ra bởi sinh.” 

Tuy nhiên, khi có vô minh, tri giác sẽ biu hiện và xảy 
ra; và tương tự như vậy khi có sinh thì già và chết cũng 
biểu hiện và diễn ra. Do đó, nội lý tương quan nên 
được coi là một chuỗi tương tục của các duyên. 


(1.2.2) Các điều kiện hỗ trợ phát sinh nội duyên. Hơn 
nữa, nội duyên cũng được hỗ trợ bởi các duyên, bởi vì 
Danh sắc (thân-tâm) bao gồm sáu yếu tố: đất, nước, 
lửa, gió, hư không và thức. 

Yếu tố tạo nên sự vững chắc của cơ thể được gọi là 
yếu tố đất. Nguyên nhân làm cho cơ thể kết dính lại là 
yêu tố nước. Hỗ trợ tiêu hóa tất cả thức ăn và đồ uống 
là yếu tó lửa. Gây ra sự hít vào và thở ra của hoi thở là 
yếu tố gió. Khoảng không bên trong của cơ thể được 
gọi là yếu tế hư không. 








"Ta được tạo bởi các duyên này.’ 
Tuy vậy, do bởi các duyên này có mặt, thân hiện 
khởi. 


Lại nữa, mười hai chi duyên khởi này tiếp nối trong 
máy thời hình thành một chu kỳ? Kinh “Thánh thập địa” 
nói: Hành do duyên là vô minh, đây là thời quá khứ. 
Thức cho tới thọ diễn ra trong thời hiện tại. Ái và các 
chi khác cho đến hữu liên hệ đến thời vị lai. Rồi vòng 
lưu chuyền lại tiếp tục như thé. 


(2) Nghịch quán, duyên khởi hoàn diệt Niết-bàn. Khi 
một người ngộ được pháp tánh (dharmaiä) là Không, 
thì vô minh diệt. Vô minh diệt thì các chi tương ứng tiếp 
theo cũng diệt, cho đến già chết. 

Như Phật thuyết, Vô minh diệt thì hành diệt, ... cho 
đến, sanh diệt thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều 
diệt. Như vậy khối lớn thuần khó này diệt.” 


‘The Jewel Ornament of Liberation, pp.257-62, dịch 
Anh T.A. 


Quán vô ngã 


Trong Đại thừa, và Kim cang thừa, điêu cán thiết là tỏ 
ngộ hai vô ngã: nhân và pháp. Cả hai không phải là 
những thực thê đơn nhất, độc lập. 

Ta nói rằng bình thường chúng ta có cám giác vé một 
cái ta, đó chỉ là một sự cưỡng gá, và là một diễn giải 
sai làm về dòng chảy vô thường của năm uán — sác, 
tho, vân vân. Vi váy, ta cán phái giác ngó vé nhán vó 
ngã, không tôn tại một chủ thê nhân xưng. 

Ngoài ra, cũng cán phải giác ngộ rằng dòng chảy vô 





The interior cavity of the body is called the space 
element. 

Lastly, the five kinds of sensory consciousness and 
mind-consciousness having intoxicating inclinations 
comprise what is called the consciousness element. 
The six elements do not think: ‘I form the solidity — and 
so forth — of the body.’ The body also does not think, ʻI 
was created by these conditions.’ 

Yet, when these conditions are present, they give rise 
to the body. 


Furthermore, how many lifetimes does it take to 
complete the twelve links of dependent arising? The 
‘Noble Ten Stages Sūtra says: 'Volitional activities 
conditioned by ignorance’ — this refers to the past. 
Consciousness through to feeling take place in the 
present life. Craving and so forth through to way of 
being are related to the future. Then it just goes on and 


on. 


(2) The dependent arising of (the experience of) 
nirvana in reverse order. When one realizes the actual 
nature (dharmatā) of all phenomena as emptiness, then 
ignorance ceases. When that ceases, everything 
respectively ceases until ageing and death. 

As the Buddha said, ‘When ignorance ceases, then 
volitional activities cease, and so forth. When birth 
ceases, then ageing, death, sorrow, lamentation, pain, 
unhappiness, and distress all cease. Thus all this great 
bundle of suffering ceases.’ 


‘The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation’, pp.257—62, 


Insight into the lack of identity: non-selfness 


In the Mahāyāna, and Vajrayāna it is said that one 
needs to realize the twofold lack of identity (or lack of 
self-essence): of both persons and other phenomena. 

They cannot be found as unitary, independent 
entities. It is said that our ordinary sense of having a 
self is merely an  imputation upon, and a 
misinterpretation of, the impermanent flux of the five 
categories of existence — physical form, feeling, and so 
forth. 


875 





Cuói cùng, năm loại thức (cám giác) và y thức hữu 
lậu gọi là yếu tố thức. “Sáu nhập” không nghĩ rằng: “Tra 
tạo thành sự vững chắc - và vân vân - của cơ thé." Cơ 
thể cũng không nghĩ, “Tôi được tạo ra bởi những 
duyên này.” 

Tuy nhiên, khi những duyên (điều kiện) này hội đủ, 
thân thể được phát sinh. 


Hơn nữa, phải mát bao nhiêu kiếp dé hoàn thành 
mười hai chi lý tương quan? "Kinh Thập Địa” nói: "Tri 
giác do duyên từ vô minh” - điều này đề cập đến thời 
quá khứ. Thức đến cảm xúc diễn ra trong cuộc sống 
hiện tại. Sự tham ái, v.v... cho đến hữu liên quan đến 
tương lai. Sau đó, vòng lập cứ tiếp diễn như thế.” 


(2) Lý tương quan của (kinh nghiệm về) niết-bàn theo 
chiều ngược lại. Khi một người nhận ra pháp tánh 
(dharmatä) của vạn pháp là trống rỗng (không) thì vô 
minh chấm dứt. Khi vô minh diệt thì các chi tương ứng 
sẽ diệt cho đến già và chết. 

Nhu đức Phật đã dạy, “Khi vô minh diệt thì tri giác 
cũng diệt, v.v... Khi sinh không còn thì già, chết, sầu, 
bi, khó, ưu, não đều chấm dứt. Vì vậy, tất cả khối khó 
đau sâu nặng này chấm dứt.” 


(The Jewel Ornament of Liberation, tr. 257-62, do 
T.A. dich tiéng Anh). 


HIÉU RÓ VÉ VIỆC THIẾU BÀN SẮC: SỰ PHI NGÃ 


Trong Đại thừa và Kim cương thừa, cần phải nhận ra 
hai mặt thiếu bản sắc (hay thiếu bản thé, phi ngã): của 
cả con người (nhân phi ngã) và các hiện tượng khác 
(pháp phi ngá). 

Chúng không thé được tim tháy như là các thực thé 
don lé, độc lập. Cho rằng ý thức thông thường của 
chúng ta vê việc có mặt một cái tôi chỉ là sự áp đặt và 
giải thích sai về dòng chảy vô thường của năm nhóm - 
sắc, cảm xüc, v.v... 








thường của các yếu tó trong năm uán cũng không tôn 
tại một ngã thé như vây, tức không tôn tại nhát thé như 
là chủ thé thống nhát của các yêu tó hợp thành. 

Nếu phân tích các yếu tố này, chúng cũng không thể 
tìm thấy chúng tồn tai như những thực thé đơn nhất, 
với một tự thé như là ngã thé riêng biệt. Do đó, người 
ta nói rằng nhân và pháp đều vô ngã. 


V.75 Quán nhân vô ngã 


Hai đoạn tiếp theo giới thiệu tu quán vô ngã trích từ 
phẩm 17 của Giải thoát trang nghiêm báo' của 
Gampopa, trong phán nói vé trí tuệ ba-la-mật. 

Đoạn thứ nhất bác bỏ ý tưởng về ngã nhân xưng 
thường hằng mà vốn là nhân của mọi phiền não. Các 
luận chứng được trién khai trong đoạn văn xuát phát từ 
các tác phẩm của Long Thọ, người sáng lập ra triết học 
Trung Quán.996 


Tất cả hữu thể (dngos po / bhãva) hay chấp hữu thé 
(dngos 'dzin / bhãvagraha) gồm trong hai ngã thé, và 
cả hai ‘ngã’ này tự tánh là Không. Vậy hai ngã đó là gi? 
Đó là ngã của nhân xưng (bó-dác-già-la ngã) và ngã 
của pháp. 


Và ngã của nhân xưng là gì? Có nhiều giải thích 
khác nhau, song thực tế, một nhân thể là một dòng 
tương tục của các thủ uán997 có khả năng giác tri. 

Kinh Tạp toái (mdo sil bu) nói rằng: “Chuỗi tương tục 
này gọi là con người (nhân). Chấp con người này là 
thường hằng và đơn nhất, rồi đồng nhất với nó và chấp 
chặt nó, đây được gọi là (có ý tưởng về) tự ngã của 
con người hay của tâm. 

(Ý tưởng về) ngã thể (sai lầm) này do đó phát khởi 
phiền não. Rồi phiền não lại gây tạo nghiệp và nghiệp 
dẫn đến khó. Do vậy tất cả khó và moi sai làm đều có 
gốc rễ từ cái ngã ấy. 

Đó cũng là điều 'Lượng thích luận' nói: 'Do có tự nên 
cũng có tha, chấp tự tha nên khởi tham sân, do bởi 





Thus one needs to realize that persons lack a 
findable identity. In addition, it is said that one also 
needs to realize that the impermanent flux of the 
phenomena of the five categories of existence also lack 
such identity. 

If one analyses these phenomena, they also cannot 
be found as unitary, findable entities with their own 
identity. Thus, it is said that both persons and the 
phenomena of the five categories lack identity. 


V.75 Meditation on the lack of personal identity, 
or self-essence 


The next two passages introducing meditation on the 
lack of identity are extracted from the seventeenth 
chapter of Gampopa's 'The Jewel Ornamentation of 
Liberation', which deals with the perfection of wisdom. 

The first passage refutes the idea of a permanent 
personal identity, which is the cause of every mental 
defilement. The arguments deployed in the passage 
derive from the works of Nãgãrjuna, the founder of the 


Madhyamaka philosophical school. 595 


Every 'thing' or apprehension of a thing is included in 
two 'identities', and both of those 'identities' are empty 
of inherent existence. So what are these two identities? 
They are 'personal identity' and 'phenomenal identity'. 


And what is a ‘personal identity’? It can be defined in 
several ways, but actually a 'person' is a continuum of 


the grasped-at categories of existence 596 having 
awareness. 

The ‘Fragment Sūtra’ says: ‘This continuum is called 
a "person". To apprehend this ‘person’ as something 
permanent and unitary (which it is not), and then to 
identify with it and cling to it — this is what is called 
(having the idea of) a 'personal identity'. 

(The idea of) this (false) identity then gives rise to 
defilement. Defilement in turn engenders action and 
action brings about suffering. Thus all suffering and 
every trouble is rooted in that (false sense of) identity. 

That is also what the Commentary says: 'Once there 


876 





Vì váy, cán phải nhận ra rằng người ta không có một 
tự ngã (nhân phi ngã) có thê tìm thấy. Ngoài ra, cũng 
cần nhận ra rằng dòng chảy vô thường của các hiện 
tượng của năm nhóm cũng không có tự ngã như vậy. 

Nếu phân tích những hiện tượng này, cũng không thé 
duoc tim tháy chüng nhu nhüng thực thé duy nhát, có 
tự ngã. Vì thế, người ta nói rằng cá con người, thế giới 
hiện tượng của năm nhóm loại đều phi ngã. 


_V.75 Thiền quán về sự thiếu nhân phi ngã (Thiền 
vé sự thiêu bản sắc cá nhân, hoặc bản chát của 
bản thân) 


Hai đoạn tiếp theo giới thiệu thiền quán vé phi ngã 
(thiếu bản sắc cá nhân) được trích từ chương thứ mười 
bảy, quyền “Bảo cháu trang nghiêm của giải thoát" của 
Gampopa, dé cập đến trí tuệ toàn hảo. 

Đoạn đầu tiên bác bỏ ý tưởng về một tự ngã thường 
hằng, là nguyên nhân của mọi sự ô nhiễm tinh thần. 
Các lập luận được triển khai trong đoạn từ các tác 
phẩm của Long Thọ (Nãgãrjuna), người sáng lập 
trường phái triết học Trung Quán (Madhyamaka).65 


Mọi “hiện hữu” hay sự nhận thức vé hiện hữu đều 
được bao gồm trong hai loại “tự ngã” (bản sắc) và cả 
hai đều trống rỗng không tự tính. Vậy hai không tự tính 
này là gì? Chúng là “tự ngã của con người” (nhân ngã) 
và “tự ngã của hiện tượng” (pháp ngã). 


Và “tự ngã của con người” là gì? Nó có nhiều định 
nghĩa khác nhau, nhưng thực ra “người” (puggala) là 
một thể tương tục có nhận thức của chấp vào năm 
nhóm tâm vật lý (ngũ thủ uẩn).68 

“Kinh Fragment-Tap Toář nói: “Chuỗi tương tuc này 
được goi là “con người.” Dé hiểu khái niệm “người” này 
như một cái gì đó vĩnh viễn và nhất thể (mà nó không 
phải), sau đó tự đánh đồng với nó và bám cháp vào nó 
- đây là cái được gọi là (ý tưởng về) tự ngã “con 
người.” 

(Ý tưởng về) sự đồng nhất (sai lầm) này sau đó sẽ 
sinh ra phiền não. Phiền não lại sinh ra hành động và 
hành động lai dẫn đến khó dau. Vì vậy, tất cả mọi khó 
đau và mọi rắc rối đều bắt nguồn từ cái ngã (cảm giác 








quan hệ nhau, mọi tội nghiệp phát sanh.'998 


Nay ở đây, ngã của pháp, hay nhất thể của hiện 
tượng, là gì? Pháp, đây hiểu là hiện tượng, có thể là 
đối tượng được tiếp thu ngoại giới (sở thủ), hay tâm 
tiếp thu nội giới (năng thủ). Vì sao chúng được gọi là 
pháp (dharma)? Bởi vì 'chüng chấp trì tự tướng. 

Kinh Tạp toái cũng nói rằng: 'Chấp trì tự tướng gọi là 


‘pháp’ .599 Do vậy, tiếp thu năng thủ và sở thủ, và chấp 
đó là thực hữu, đây được gọi là (có ý tưởng vê) pháp 


Nay, để giải thích tại sao cả hai ngã thể này tự tánh 
là không, trước hết ta sẽ bác bỏ (tự tánh) ngã của nhân 
xưng. 

Như Quỹ phạm sư Long Thọ nói trong Bảo Man 
Luận, 'Nói ngã và ngã sở, trái nghịch với thắng nghĩa' 
(RV 282.601 

Điều này có nghĩa là một tự ngã của con người như 
vậy xét theo thắng nghĩa thì không tồn tại. Nếu một tự 
ngã - cái ‘ta’ — như vậy, hay tâm, xét về thắng nghĩa 
mà thật hữu, vậy thì khi tâm chứng ngộ thánh đế nó 
cũng nên thật hữu. Thế nhưng, khi tâm hiện quán 
Thánh đế thì không có cái ngã nào như vậy, cho nên 
nó không tòn tại. 

'Bảo man luận” cũng nói: Vậy nén, khi chứng ngộ 
viên mãn chân tánh, hai thứ ấy không khói'(RV 28b). 
'Chứng ngộ viên mãn chân tánh' nghĩa là thấy chân đề. 
‘Hai thứ ấy không khởi” có nghĩa là không khởi kiến 
chấp ‘ngã’ hay ‘ngã sõ”. 

Lại nữa, nếu ngã hay tâm như vậy thật hữu, thì nên 
hỏi xem nó do tự sanh, hoặc tha sanh, hoặc do cả hai, 


hoặc từ ba thời (sanh từ thói tánh, theo quan niệm thời 
gian là có thực). Ta sẽ thâm sát vê điêu này. 


Nó không do tự sanh, bởi vì hoặc là nó đã sẵn có, 





is oneself, there are also others and then, based on 
liking oneself and disliking others, one gets involved in 
relationships, which ends up causing a lot of 


trouble.'997 


Now, what is ‘phenomenal identity’? A ‘phenomenon’ 
is either an external, apprehended object or an internal, 
apprehending mind. Why are they called 'phenomena 
(dharmas? | Because  'they hold their own 
characteristics’. 

The ‘Fragment Sūtra’ also says: ‘That which holds its 


own characteristics is called a 'phenomenon'.S98 Thus, 
to apprehend both object and subject as something, 
and to cling to them — this is what is called (having the 


idea of) ‘phenomenal identity’. 599 


Now, in order to explain why both identities are empty 
of inherent existence, first | shall refute (the inherent 
existence of) a personal identity. 

As Master Nàgaàrjuna says in his Precious Garland, 
“To say that “I” and “mine” exist is ultimately wrong’ (RV 


282.900 

This means that such a personal identity is ultimately 
not attested. If such an identity — the '' — were 
ultimately attested to exist truly, then it should also exist 
at the time of seeing the truth. Since, however, there is 
no such identity at the time of seeing the truth, it is not 
attested. 

The 'Precious Garland' also says: Because as one 
fully understands things the way they are, neither of 
them arises' (RV 28b). To 'understand things the way 
they are' means to see the truth. 'Neither of them 
arises’ means that no apprehension of ‘P or ‘mine’ 
arises. 


Furthermore, if such an identity existed, then it should 
be produced either from itself, or something else, or 
both, or from (anything in) the three times. Let us 
investigate this! 


It cannot be produced from itself, because either it 
877 





sai làm về) đó. 

Đó cũng là những gì Chú giải nói: “Khi thấy có mình 
thì cũng thấy có những người khác Sau đó, dựa trên 
việc yêu thích chính mình và không thích người khác, 
người ta kẹt vào các mối quan hệ, nhiều rắc rối sẽ phát 


sinh.”Ô7 


Bây giờ, điều gì là “tự ngã của hiện tượng”? Một 
“hiện tượng” (“pháp”) là đối tượng được nhận thức bên 
ngoài (chấp pháp, sở thủ), hoặc là chủ thể (tâm) tiếp 
thu bên trong (năng thủ). Tại sao gọi là “hiện tượng 
(pháp, dharmas)'? Bởi vì “chúng nắm giữ những đặc 
tính riêng của chúng.” 

“Kinh Tập toář cũng nói: "Cái có đặc điểm riêng của 
nó được gọi là *pháp."98 Vì vậy, để hiểu cả đối tượng 
và chủ thé như một cái gì đó và bám cháp vào chúng - 
đây là cái được gọi là (có ý tưởng về) “ngã của 
pháp“(“bản sắc hiện tượng”).ồ9 


Bây giờ, để giải thích tại sao cả hai ngã thể đều 
không tự tính, trước tiên tôi sẽ bác bỏ tự tánh của ngã. 

Như ngài Long Thọ đã nói trong luận “Vòng hoa quý - 
Báo man Luận" (Precious Garland) của mình, “Nói rằng 
“tôi” và “của tôi” tồn tại là sai ở ý nghĩa tối hậu” (RV. 
28a).70 

Điều này có nghĩa là tự ngã của con người trong ý 
nghĩa tối hậu không được xác thực. Nếu có một tôi như 
vậy - cái “tôi” - cuói cùng được chứng thực là thực sự 
tồn tại thì nó cũng sẽ tồn tại vào thời điểm giác ngộ Sự 
thật thánh (cái thật). Tuy nhiên, khi tâm hiện quán Sự 
thật thánh thì không có cái “tôi” nào như thế hiện hữu. 

Luận “Vòng hoa quý” cũng nói: “Khi một người thấu 
hiểu mọi thứ như chúng là (như thị), cả hai cái ngã đều 
không phát sinh” (RV. 28b). Để “hiểu mọi thứ nhu 
chúng là” có nghĩa là nhìn thấy chân lý tuyệt đối. “Cả 
hai đều không sinh khói" nghĩa là không khởi chấp “tôi” 
hoặc “của tôi.” 


Hơn nữa, nếu có một cái ngã như thế tồn tại thì nó 
phải được sinh ra từ chính nó, hoặc sinh từ mót cái gi 
khác, hoặc cả hai, hoặc từ (bất kỳ thứ gì trong) ba thời. 
Chúng ta sẽ khảo sát điều này! 


Ngã không thể tự sinh, bởi vì nó đã tồn tại hoặc nó 








hoặc là chưa. Nếu nó chưa sẵn có, thì nó chẳng thể là 
nhân. Néu nó đã sản có, thì nó chăng thé là quả của 
chính mình. Do vậy có mâu thuán khi ngã tự nó sanh 
ra nó. 


Nó cũng không thé do tha sanh, bởi vì tha không thé 
là nhân. Vì sao vậy? Nói nhân là quan hệ với quả'. Nếu 
quả không có, thì nhân cũng không. 

Khi mà không có nhân, thì không có quả nào có thể 
được sanh, cũng như đã thấy ở trên. Nó cũng chẳng 
thể do tự và tha sanh, bởi vì cả hai luận điểm đều sai 
lầm, như ta vừa chi ra.602 


Nó cũng không thể sanh khởi từ ba thời (thời tính). 
Nó chẳng thể sanh từ quá khứ, vì quá khứ như hạt 
giống đã mục, công năng nảy mầm mát hết. Nó không 
thể sanh từ vị lai, bởi vì như vậy thì cũng là phi thực 
hữu như là đứa con của người đàn bà vô sanh. 

Nó cũng không thể sanh từ hiện tại bởi vì năng sanh 
(nhân) và sở sanh (quả) mà đồng thời thì không hợp lý. 

Do vậy, 'Báo man luận nói: 'Do tự, tha, cả hai, hoặc 
từ ba thời sanh, thảy đều là bất khả đắc, ngã chấp do 
vậy diệt' (RV 37). 


Hoặc là, nó cũng có thé được hiểu như sau: Thẩm 
sát xem ngã của ngươi tòn tại trong thân ngươi, trong 
tâm ngươi, hay trong tên gọi của ngươi. Thân của 
ngươi do bốn đại hợp thành. Chất rắn trong thân là đất, 
âm ướt là nước, hơi ấm là lửa, và hơi thở cùng sự 
chuyên động là gió. 

Do đó, chẳng có ngã con người nào trong bốn đại 
trong thân này, cũng như không có ngã nào trong bốn 
đại ngoài thân: đất, nước, và các thứ khác. 


Ngươi có nghĩ rằng ngã như thế tồn tại trong tâm 
chăng? Không thê tim thây tâm ở đâu, bởi vi nó không 
thé được thấy bởi chính nguoi hay kẻ khác.803 Nếu 
ngay cả tâm ngươi mà còn không thé tim thấy, thì làm 
sao ngã có thể tồn tại trong đó? 





already exists or it does not. If it does not already exist, 
then it cannot be a cause. If it does already exist, then 
it cannot be its own result. Thus there is a contradiction 
in an identity producing itself. 


It also cannot be produced from something else 
because that cannot be a cause. How is that? A ‘cause’ 
depends on a ‘result. As long as there is no result, 
there cannot be a cause. 

When there is no cause, then no result can be 
produced, just as seen before. lt also cannot be 
produced from both itself and something else, because 
both positions are problematic, as we have just 


shown.901 


It also cannot arise from (anything in) the three times. 
It cannot arise from the past because the past is like a 
rotten seed, its potency exhausted. It cannot arise from 
the future because then it would be just as non-existent 
as the child of a barren woman. 

It also cannot arise from the present because the 
assistant (cause) and the assisted (result) cannot exist 
together. 

Therefore, the 'Precious Garland' says: 'Since it 
cannot arise from itself, or from other, or from both, or 
from (anything in) the three times, grasping at a self is 
ended' (RV 37). 


Or, it can also be understood in the following way: 
Investigate whether your (personal) 'identity' exists in 
your body, in your mind, or in your name. This body is 
composed of the four elements. The solidity of the body 
is earth, its moisture is water, its heat is fire, and its 
breath and motility are wind. 

Therefore, there is no (personal) identity among 
these four elements, just as there is no such identity 
amongst the four external elements: earth, water, and 
So forth. 


Do you think that such an identity exists in your 
mind? Well, the mind is nowhere to be found, since it 
cannot be seen by either yourself or others.902 If even 
your mind cannot be found, how could a personal 
identity exist in it? 


878 





khóng tón tai. Néu nó chua tón tai thi nó khóng thé là 
nhán. Néu nó dà tón tai thi nó khóng thé là quà cüa 
chính nó. Do dó, có mót sy máu thuán trong mót ngà 
tu sán sinh ra. 


Nó cũng không thể đến từ cái gì khác bởi vì cái khác 
không thé là nhân. Nhu thế nào? Khi một “nguyên 
nhân” lại phụ thuộc vào một “kết quả.” Chỉ cần không 
có quả thì không thể có nhân. 

Khi không có nhân thì không có quả nào có thể được 
tạo ra, như đã thấy trước đây. Nó cũng không thể tự 
sinh ra và sinh từ một thứ khác, bởi vì cả hai quan 
điểm đều không đúng, như vừa trinh bày. 1 


Nó cũng không thể phát sinh từ (bất cứ thứ gì trong) 
ba thời. Nó không thể sinh từ quá khứ bởi vì quá khứ 
giống như một hạt giống bị hỏng, không có khả năng 
sinh xôi. Nó không thể khởi sinh từ tương lai bởi vì sau 
đó nó sẽ không tồn tại như đứa con của một người phụ 
nữ vô sinh. 

Nó cũng không thể sinh ra từ hiện tại bởi vì nhân và 
quả không thể hiện diện đồng thời. 

Do đó, Luận “Vòng hoa quý” nói: “Vì nó không thể 
phát sinh từ chính nó, hoặc từ cái khác, hoặc từ cả hai, 
hoặc từ (bất cứ thứ gì trong) ba thời, nên đã chám dứt 
việc cháp vào một bản ngã” (RV. 37). 


Hoặc, cũng có thể hiểu theo cách sau: Xem xét sự 
tồn tại của “bản ngã” tồn tai trong cơ thé, trong tâm trí 
hay trong tên của ông. Cơ thể này được hợp thành bởi 
bốn yếu tố. Sự rắn chắc của co thể là đất, hơi ám là 
nước, nhiệt là lửa, hơi thở và chuyển động là gió. 

Do đó, không có cái ngã nào giữa bốn yếu tố này, 
cũng như không có cái ngã nào như thế giữa bốn yêu 
tố bên ngoài: đất, nước, v.v...). 


Ông có nghĩ rằng một cái ngã như vậy hiện hữu 
trong tâm của ông chăng? Tâm chăng thê được tìm 
thây ở đâu cả, ngay bản thân ông hay ở những ai 
khác./? Nếu ngay cả tâm trí của ông cũng không thể 
tìm ra thi làm gì có mót tự ngã tôn tại trong đó? 








Ngươi có nghĩ rằng ngã nhu thế tòn tại trong tên gọi 
của ngươi chăng? Tên gọi của ngươi chỉ là ngẫu nhiên 
đặt tên, không có thực chất, không có can hệ chỉ với 
ngã của ngươi. Do vậy ta đã nêu ba lý do chỉ ra rằng 
ngã của nhân là không hề thật hữu. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.275—78, dịch 
Anh T.A. 


V.76 Quán Khóng, Pháp vó ngà 


Quán pháp vô ngã, không có tự ngã trong mọi hiện 
tượng, bắt đầu bằng phê phán ý tưởng rằng có một 
thực tại vật chát được cấu thành từ các hạt cực vi 
không thê phân chia. Điều này dẫn đến kết luận rằng 
thế giới bên ngoài chỉ là ảnh to của thức — lập trường 
triết học của phái Duy tâm (Citta-matra) (cf. *M. 142-43). 

Sau đó chuyển sang phê phán của Trung luận vé ý 
tưởng rằng tâm’ tôn tại như một thực thé thực hữu, có 
thé quan sát. Trọng điểm của những lập luận này là 
thiết lập nhận thức rung đạo' vé tánh Không, không 
tồn tại tự ngã kiên có, bắt biến. 


Phá pháp ngã thật hữu gồm có hai phương diện: (1) 
Chỉ rõ ngoại cảnh sở thủ thực chất là không tôn tại (2) 
Chỉ rõ nội tâm năng thủ là tôn tại. 


1. Ngoại cảnh sở thủ không thực hữu. Một số (tông 
phái Phật giáo) thừa nhận ngoại cảnh sở thủ thực chất 
tồn tại. 

Theo các vị Tỳ-bà-sa (Vaibhàsika),904 tồn tại một 
thực thể cực vi, hình cầu, không phương phần. Sắc, 
thanh, v.v. là tụ tập của các cực vi như vậy. 

Các cực vi tụ tập cách nhau bằng một khoảng không 
trung gian, đồng thời xuất hiện thành một phương như 
đuôi bò hay đồng cỏ. 

Chúng không rời nhau mà giữ chặt với nhau bằng 
nghiệp (karma) của chúng sanh. Theo các vị Kinh bộ 





Do you think that your identity exists in your name? 
Well, your name is just a spurious designation, it is 
nothing substantial, and has nothing to do with your 
identity. Thus we have presented three logical 
arguments to show that a personal identity does not 
exist. 

"The Jewel Ornament of Liberation’, 
trans. T.A. 


pp.275-78, 


V.76 Meditation on emptiness or the lack of 
phenomenal identity 


The meditation on the absence of a phenomenal 
identity' begins with a critique of the idea that there is a 
material reality composed of indivisible atomic particles. 
This leads to the conclusion that the outside world is a 
mental projection — the philosophical position of the 
Citta-màtra ('Mind-only)) school (cf. *M.142—43). 

It then moves on to a Madhyamaka critique of the 
idea that 'mind' as a concrete, observable entity exists. 
The point of these arguments is to establish a 'middle 
way' understanding of emptiness as the absence of 
fixed and solid identities. 


The refutation of a phenomenal identity consists of 
two parts: (1) Showing that external, apprehended 
objects lack (substantial, or inherent) existence (2) 
Showing that the internal, apprehending mind lacks 
(such an) existence. 


1. The lack of (substantial) existence of external 
apprehended objects. Some (Buddhist schools) assert 
external, apprehended objects to be substantially 
existent. 


According to the Vaibhàsikas, 909 there is a 
fundamental particle, globular and partless, which is a 
substance. Visible objects — and so forth — are 
agglomerations of such particles. 

The individual particles surround each other with 
intervals, and presently seem to be in one piece, like a 
yak-tail or a green meadow. 


879 





Óng có nghi ráng tu ngà tón tai trong tén cüa óng 
chăng? Tên của ông chỉ là một cái được đặt ra, không 
có thực thể và không liên quan gì đến tự ngã của ông. 
Vì vậy, chúng tôi đã trình bày ba lập luận hợp lý để chỉ 
ra rằng cái ngã không hiện hữu. 


(The Jewel Ornament of Liberation, tr. 275-78, do 
T.A. dich tiéng Anh). 


V.76 Thiền quán vé tính không hay pháp phi ngã 


Sự quán chiếu vé sự vắng mặt của “ngã của pháp" 
(*bán sắc hiện tuong") bắt đầu bằng sự phê phán ý 
tưởng rằng có một tồn tại vật chát được cấu tạo bởi các 
hạt nguyên tử không thé phán chia. Điều này dẫn đến 
kết luận rằng thé giới bên ngoài là một phóng chiếu của 
thức - lập trường triết học của tông Duy thức (Citta- 
mãtra (xem *M. 142-43). 

Sau đó, chuyén sang lời phê binh của Luận trung 
quán về ý tưởng rằng "tám" hiện hữu cụ thé như một 
thực thé, có thé quan sát được. Mục tiêu của những lập 
luận này là thiết lập một cách hiéu “trung dao" vé tính 
không là sự vắng mặt của tự ngã có định và như nhát. 


Việc bác bó pháp ngã bao gồm hai phán: (1) Cho 
thấy các sự vật bên ngoài không tồn tại (thực chát, 
hoặc có hữu) (Ngoại cảnh sở thủ không thực hữu) (2) 
Cho thấy tám e ngại, bên trong không tòn tại (Nội tâm 
năng thủ không thực hữu). 


1. Sự không sự tôn tại của các sự vật bên ngoài. Một 
số (trường phái Phật giáo) khẳng định các sự vật về cơ 
bản là hiện hữu. 

Theo Tỳ-bà-sa (Vaibhãsika),“3 có thực thể tồn tại 
như một hạt cơ bản, hình cầu và không phương, vị (vị 
trí). Các hình tướng (vật thể nhìn thấy) - và vân vân - là 
sự kết tụ của các hạt như vậy. 

Các hạt riêng lẻ xoay quanh nhau theo từng khoảng 
không gian và ngay sau đó dường như kết trong một 
mảng, giống như một chiếc đuôi con trâu hoặc một 
đồng cỏ xanh. 








(Sautrantika),605 các cực vi tụ tập không có khoảng 
trung gian, nhưng không thực sự tiếp xüc.606 


Tuy có những chủ trương nhu vậy, nhưng không tồn 
tại cực vi nào như vậy. Bởi cực vi tồn tại như là đơn 
nhất, hay đa phương? Nếu nó là đơn nhất, thi có thé bị 
phân chia thành nhiều phần hay không? 

Nếu có thể bị phân thành nhiều phần, nó tồn tại với 
sáu phương phần, đông, tây, nam, bắc, trên, và dưới, 
như vậy là phủ nhận cực vi đơn nhất. 

Nếu cực vi không thể phân thành nhiều phương 
phần, thế thì hết thảy mọi vật thể đều chỉ là một cực vi 
đơn nhất, điều này hiển nhiên là không thé. 

Như trong 'Nhi tháp tụng, Thé Thân (Vasubandhu) 
nói, 'Néu cực vi có sáu phản, một phải thành sáu phần. 
(Như vậy nó không phải là nhỏ nhất, không thành cực 

vi). Nếu sáu cüng mót diém, sác tu duy cuc vi' (Nhu 
vậy toàn khối sắc gồm nhiều cực vi tụ sup đỗ thành 


một cực vi duy nhát).607 


Néu nguoi nghi các cuc vi là da phuong, háy suy xét 
như vầy: Nếu một cực vi đơn nhất được xem là tồn tại, 
thì có lẽ khả dĩ chứng minh cho sự tòn tại của những tu 
sắc đa phương gồm những phần tử nhỏ nhất là cực vi. 

Nhưng một cực vi như vậy không thể được thấy tồn 
tại, cho nên tụ sắc nhiều phương phần cũng không tồn 
tại. Cực vi, thực thể cực kỳ vi tế của sắc pháp, do vậy, 
thực chất không tồn tại, nên ngoại cảnh được cấu 
thành từ chúng cũng không tồn tại. 


Do vậy, nếu ngươi nghĩ, 'Thế giới xuất hiện trước ta 
này là gi?' Nhưng đấy chỉ do tâm mê hoặc mà thấy nó 
xuất hiện như là ngoại cảnh. Bởi vì nó hiện khởi như 
vậy trong tâm của ta, nên nó chỉ là ảnh hiện của tự 
tâm. 


Làm sao biết thật là như vậy? Ta có thể biết được 
thông qua giáo chứng, lý chứng, và thí dụ. 


1.1. Giáo chứng. Kinh Hoa nghiêm nói: 'Phật tử, nên 





They do not fall apart but are held together by the 
actions (karma) of sentient beings. According to the 


Sautrántikas,904 the particles surround each other 
without intervals and stick together without actually 


touching.909 


Despite such assertions, there can be no such 
(material) substance. For is a particle unitary or is it 
multiple? If it is unitary, can it be divided into parts or 
not? 

If it can be divided into parts, then it segregates into 
Six — eastern, western, southern, northern, upper, and 
lower — portions, which undermines the assertion that it 
is unitary. 

If a particle cannot be divided into parts, then 
everything would necessarily have to be included in 
one single particle — which also is obviously not the 
case. 

In this regard, the "Twenty Stanzas' (by Vasubandhu) 
says, 'If a single particle could have six aspects, then 
the smallest would consist of six parts. If all six were 
occupying the same place, then the whole mass would 


collapse into just one particle. 906 


If you think that particles are multiple, consider the 
following: If one single particle were found to exist, then 
it might be possible to prove the existence of manifold 
agglomerations of single particles. 

But since such an entity has not been found, manifold 
agglomerations of them are also impossible. The 
smallest fundamental particle, therefore, is not 
substantially existent, so external objects composed of 
them cannot exist either. 


So, if you think, ‘What is this world which appears 
and is present to my senses?', it is nothing but your 
own mind, which mistakenly appears as an outside 
world. Since it appears like that to your own mind, it is 
an appearance. 


How do we know that this is the case? It can be 
known through scripture, reasoning, and simile. 


1.1. Scripture. The ‘Garland of Buddhas Sūtra’ says: 
880 





Chüng khóng tách rói mà duoc gán két lai vói nhau 
bởi tri giác (nghiệp) của chúng sinh. Theo Phái Kinh 
lượng bộ (Sautrantika), 74 các hạt xoay quanh nhau 
không có khoảng cách và kêt dính lại mà không va 
chạm vào nhau./9 


Bát cháp nhüng kháng dinh nhu váy, khóng thé có 
(vật chát) nhu thé. Vi một hạt là duy nhất (nguyén tử 
đơn) hay là nhiều hạt? Nếu là đơn nhất thì có thể chia 
thành nhiều phần hay không? 

Nếu nó có thể được chia thành nhiều phần thì nó 
phân thành sáu phương - đồng, tây, nam, bắc, phương 
trên và phương dưới, điều này làm xói mòn khẳng định 
rằng nó là đơn nhất (nhất thể). 

Nếu một hạt không thể được chia thành nhiều phần 
thì mọi thứ nhất thiết phải được bao gồm trong một hạt 
duy nhát - điều này hién nhiên là không thé. 

Về vấn đề này, trong “Nhị thập tụng” (Twenty 
Stanzas) (của. Thế Thân, Vasubandhu) nói, "Néu mót 
hat don có thé phán làm sáu phàn thi hat nhó nhát sé 
góm có sáu phần. Nếu cả sáu hạt đều ở cùng vị trí thì 
toàn bộ khối lượng sẽ sụp dó thành một hạt duy 


nhát."76 


Nếu ban nghĩ rằng các hat là nhiều, hãy xem xét điều 
sau: Nếu một hạt đơn được tìm thấy tồn tại thì có thể 
chứng minh sự tồn tại của tập hợp của các hạt đơn lẻ. 

Nhưng vì thực thể như vậy chưa được tìm thấy, nên 
sự tập hợp của chúng cũng là điều không thể. Do đó, 
hạt hạ nguyên tử về cơ bản không tồn tại, nên các vật 
thể bên ngoài cấu tạo từ chúng cũng không thể hiện 
hữu. 


Vì vậy, nếu bạn nghĩ, “Thế giới xuất hiện và trình 
hiện với giác quan của tôi là gì?” Nó chẳng có gì khác 
ngoài tâm của chính bạn, thứ xuất hiện một cách nhằm 
lẫn như một thế giới bên ngoài. Vì nó xuất hiện trong 
tâm trí nên nó là một sự phóng chiếu của tâm. 


Làm thế nào để biết rằng đây là như thế? Có thể 
được biêt thông qua giáo pháp, lý luận và ví dụ. 


1.1. Giáo pháp. “Kính Hoa nghiêm” nói: “Này các 








biết rằng, ba cõi chỉ một tâm.’ Kinh Lăng-già nói: ‘Tâp 
khí dao động tâm, hiện khởi nhu ngoại cảnh. Cánh 
không thật, duy tâm, lấy tâm kia biến ra. Điên đảo thấy 
ngoại cảnh” 


1.2. Lý chứng. Tiền đề (tông) nói rằng, ngoai cảnh 
chỉ là hin hiện (hiu là ảnh hiện) của tâm mê làm. 
Chứng lý (nhân) nói rằng, những gì hién hiện như là 
hiện tiền (cho các giác quan) thảy đều không (thực 
chất) tồn tai, du như sừng trên đầu người, hoặc cây 
trong quán tưởng. 

Cũng vậy, bởi vì những gì hiển hiện thì không thực 
tồn tại; bởi vì những hiên hiện này biến đổi tùy theo 
duyên; bởi vì chúng xuất hiện rồi bién mát do lực tưởng 
tượng; và bởi vì có hiển hiện sai biệt của sáu nẻo 
chúng sanh, nên ngoại cảnh chỉ là hiển hiện hư dối của 
tâm. 


1.3. Thí dụ. Cũng như mộng, huyễn, và các thứ khác. 
Do vậy ta đã chỉ ra rằng cảnh sở thủ là không tôntại. 


2. Nội tâm năng thủ không thực hữu. Có một số vị, 
như các vị Độc giác hay các vị Duy tâm luận 
(Cittamatrin), cho rằng tâm tòn tại như là tự tri và tự 
chiếu. 

Tuy nói vậy, nhưng vẫn có ba lý do chứng tỏ rằng 
tâm như vậy không thực sự tồn tại:608 (1) Khi tâm 
được phân tích thành nhiều sát-na, ta thấy không nó 
tồn tại. (2) Không ai thấy được tâm, cho nên nó không 
thật hữu, (3) Vì cảnh không nên tâm cũng không. 


2.1. Phân tích sát-na. Tâm được cho là tự tri và là tự 


chiếu ấy tồn tai trong một sát-na hay nhiều sát- na?609 

Nếu nó tồn tại trong một sát-na, thì nó có được chia 
thành ba thời phần quá khứ, hiện tại và vị lai chăng? 
Nếu có, thì nó không thể chỉ là một sát-na, mà phải là 
nhiều sát-na. 

Đây cũng là điều mà 'Bảo Man Luân’ nói: 'Như sát-na 
mà có điểm dứt, vậy cũng có điểm đầu và giữa. Nếu 
một sát-na có đủ ba, không một sát-na thế gian trụ.' 





'Oh, Sons of the Victorious One! The three realms are 
only mind.' Also, the 'Descent into Lanka' says: 'The 
mind stirred up by latencies appears as a world of 
external objects. It isn't real though, but is the mind 
itself; the external world is a mistaken vision.’ 


1.2. Reasoning. The thesis is that the external world 
is the appearance of a confused mind. The reason is 
that whatever appears and is present (to the senses) 
lacks (substantial) existence — like a man's horn or a 
tree visualized in meditation. 

Likewise, because things do not appear as they really 
are; because these appearances change through the 
force of conditions; because they come and go by the 
power of imagination; and because there are different 
appearances for the six types of beings, the external 
world is just an appearance of a confused mind. 


1.3. Simile. It is like a dream, an illusion, and so forth. 
Thus we have shown that external, apprehended 
objects are non-existent. 


2. The lack of existence of an internal, apprehending 
mind. Certain Buddhists —  solitary-buddhas and 
proponents of the Mind-only School (Cittamatrins) — 
assert that the mind exists as something that is aware 
of itself, something that illuminates itself. 

Despite such claims, there are three reasons which 


prove that such mind does not really exist: 607 (1) 
when the mind is analysed into moments, it is found not 
to exist. (2) Since the mind is imperceptible, it does not 
actually exist, (3) Since there are no objects (for it to 
know), no mind can exist. 


2.1. Momentary analysis. Does this mind that is 
allegedly aware of itself and which is supposed to 
illuminate itself exist for one moment or for several 


moments? 908 

If it exists for one moment, then does it have any 
past, present and future aspects or not? If it does, then 
it cannot be for just one moment, but rather, it has to be 
several. 

That is also what the 'Precious Garland' says: “Just 


881 





Phát tử! Ba cõi chỉ là tâm.” Cũng thé, Kinh Lăng-già 
nói: “Tâm bị khuấy động bởi những tập khí, xuất hiện 
như ngoại cảnh. Dù nó không có thật, nhưng là từ tâm 
biến hiện; thế giới là do từ cái thấy điên đảo.” 


1.2. Lý luận. Luận điểm cho rằng, thế giới bên ngoài 
là sự phóng chiếu của một tâm si ám. Lý do là bất cứ 
điều gì xuất hiện và hiện tiền (đối với các giác quan) 
đều không tồn tại - như sừng của con người hoặc một 
cái cây được hình dung trong thiền quán. 

Tương tự nhu vậy, bởi vì mọi thứ không xuất hiện 
như thực tế; bởi vì những sự xuất hiện này thay đổi 
theo tương quan; bởi vì chúng đến và đi do sức tưởng 
tượng; và bởi vì sáu loại chúng sinh có những hình 
tướng khác nhau, thế giới bên ngoài chỉ là sự xuất hiện 
của môt tâm trí mê muội. 


x. .3. Ví dụ. Nó giống như một giác mơ, một ảo ảnh 
. Vì thế, chúng tôi đã chỉ ra răng các sự vật bên 
Mi khóng tồn tai. 


2. Tám nhận thức bên trong không tôn tại. Một số 
Phật tử - những vị Phật Độc Giác và những người ủng 
hộ Tông duy thức (Cittamātrin) - kháng định rằng tâm 
trí tồn tại như một cái gì tự nhận thức chính nó (tự tri), 
một cái gì đó tự soi sáng chính nó (tự chiếu). 

Bát chấp những tuyên bó như vậy, có ba lý do chứng 
minh rằng tâm trí đó không thực sự tồn tại: (1) Khi 
tâm được phân tích thành những sát-na, nó được tìm 
thấy là không tồn tại; (2) Vì tâm không thể nhận biết 
được, nên nó không thực sự tồn tại, (3) Vì cảnh (đối 
tượng) là không nên không tâm nào có thể tồn tại. 


2.1. Phân tích sát-na. Liệu tâm có được cho là tự 
nhận biết (về chính nó) và được cho là tự soi sáng tồn 
tại trong một sát-na hay nhiều sát-na?/8 

Néu nó tón tai trong mót sát-na thi nó có bát ky 
tương quan nào trong quá khứ, hiện tai và tương lai 
hay chăng? Nếu nó có tương quan thì nó không thể chỉ 
trong một sát-na, mà đúng hơn, nó phải có trong nhiều 
sát-na. 

Đó cũng là điều mà “Luận Bảo Man” nói: “Giống như 








(RV 69). 

Nếu sát-na chẳng có các thời phần quá khứ, hiện tại 
và vị lai nào, thì nó hoàn toàn không tồn tại. Do đó, vì 
không có sát-na đơn nhất nào tồn tại, nên tâm cũng 
không tồn tại. 


Nếu ngươi nghĩ rằng tâm có thể tồn tại trong nhiều 
sát-na, thì hãy suy xét điều này: nếu một sát-na đơn 
nhất mà tòn tại, thì từ sự tích Jũy của những sát-na don 
nhất, nhiều sát-na cũng có thé tồn tại. 

Nhưng, bởi không tồn tại một sát-na đơn nhất, nên 
nhiều sát-na tích lũy thành cũng không tòn tại. Bởi vi 
không có nhiều sát-na của tâm, nên tâm không tồn tại 
(như một chuỗi thời gian tương tục).®Ì 0 


2.2. Không ai thấy tâm. Hãy tim cái gọi là ‘tâm’! Nó 
nằm ở ngoài thân, ở trong thân, hay ở khoảng giữa? 
Nó nằm ở trên hay ở dưới? 

Thẩm sát xem nó có hình dang và màu sắc thé nào. 
Tìm cho tới khi ngươi thấy chắc chắn, và tìm theo lời 
chỉ dẫn của thầy ngươi, tuần tự quan sát và các bước 
khác. 

Nếu bát luận ngươi có tìm kiếm thế nào thì cũng 
chẳng thể thầy nó, đó là vì chẳng có gì để thấy; nó 
chẳng có màu sắc hay đặc tính cụ thể gì. Không phải 
răng ngươi không thể tìm thấy một cái gì đó (dù vậy) 
vốn tồn tại. 

Người tìm đang tìm chính nó — tức là nó kẻ đang có 
hành vi tìm — thảy vượt ngoài phạm vi của trí năng; 
vượt ngoài ngôn thuyết, tư duy và nhận thức.8†Í 


Đó là lý do tại sao không thé tim thấy nó, dù ngươi có 

2 bằng phương tiện gi. Nhu kinh 'Ca- -diếp sở ván' 

i: 'Này Ca-diép, tâm không trụ trong, không trụ ngoài, 
ng không tru khoảng giữa. 

Này Ca-diếp, tâm chẳng thể phân biệt, hiển thị, khả 
đắc; không hién hiện, không giác tri, không tru bát cứ 
đâu. Này Ca-diếp, tâm đã không được thấy, không 
đang được thấy, và không sẽ được thấy bởi hết thảy 
chư Phật." 





as a moment has an end, likewise, it has a beginning 
and middle as well. Since a single moment is thus 
analysed into three, the world does not exist for (even) 
one single moment' (RV 69). 

If the moment does not have any past, present and 
future aspects, then it cannot exist at all. Therefore, 
since no single moment exists, the mind cannot exist 
either. 


If you think that the mind can exist for several 
moments, then consider this: If a single moment 
existed, then from the accumulation of single moments 
several moments might also come to existence. 

But, since a single moment does not exist, neither 
can exist several moments from their accumulation. 
Since there are no several moments of mind, the mind 


cannot exist (as a linear temporal sequence). 909 


2.2. The mind is imperceptible. Search for this so- 
called ‘mind’! Does it abide outside the body, within the 
body, or somewhere in between? Is it somewhere up or 
down? 

Investigate whether it has any shape or colour. 
Search until you reach conviction, and search 
according to the oral instructions of your teacher, 
shifting the order of observations and so forth. 

If no matter how you search for it you cannot find it, it 
is because there is nothing to see; it has no colour or 
any concrete characteristics at all. It is not that you 
cannot find something that (nevertheless) exists. 

The seeker that is searching for itself — that is the one 
that does the searching — is beyond the domain of the 
intellect; beyond anything that can be expressed or 


thought of 81 0 


That is why it cannot be found, however you search 
for it. As the 'Ka$yapa Request Sütra' says: 'Ka$yapa, 
the mind cannot be found either inside or outside, or in 
between. 

Ka$yapa, the mind cannot be analysed, indicated or 
discovered. It is invisible, imperceptible, and nowhere 
to be found. Ka$yapa, the mind has not been seen, is 
not seen, and will not be seen even by any of the 
Buddhas.' 


882 





sát-na có kết thúc, tương tự nhu váy, nó cũng có khói 
đầu và chặng giữa. Vì khi một sát-na duy nhất được 
phân tích thành ba thời, thế giới không tồn tại cho 
(thậm chí) trong một sát-na duy nhất” (RV. 69). 

Nếu sát-na không có bát kỳ tương quan nào trong 
quá khứ, hiện tai và tương lai thì nó hoàn toàn không 
thé tồn tai. Do đó, vì không có sát-na nào tồn tai, nên 
tâm cũng không thé tồn tai. 


Nếu bạn nghĩ rằng tâm có thể tồn tại trong một vài 
sát-na thì hãy xem xét điều này: Nếu một sát-na tồn tại 
thì từ sự tập hợp những sát-na đơn lẻ, một vài sát-na 
cũng có thể xuất hiện. 

Nhưng, vì một sát-na không tồn tại, cũng không thể 
tồn tại vài sát-na từ sự tích tập của chúng. Vì không có 
một vài sát-na của tâm, nên tâm không thể tồn tại (như 
một chuỗi thời gian tuyến tính).9 


2.2. Tâm không thể nhận biết được. Tìm kiếm cái gọi 
là “tâm”! Nó tồn tại bên ngoài thân thể, bên trong thân, 
hoặc ở đâu đó ở giữa? Nó ở trên hay ở dưới? 

Kiểm xem nó có bắt kỳ hình dạng hoặc màu sắc nào 
không. Tìm xem cho đến khi bạn đạt đến sự thuyết 
phục và tìm theo hướng dẫn của vị thầy, thay đổi luân 
phiên thứ tự quan sát, v.v.. 

Cho dù có tìm nó bằng cách nào đi nữa thì nó vẫn 
không thể được tìm thấy, đó là bởi vì chẳng có gì cả; 
nó không có màu sắc hoặc bát kỳ đặc điểm cụ thé nào. 
Không phải là bạn chẳng thể tìm thấy thứ gì đó (tuy 
nhiên) tồn tại. 

Người tìm đang tìm chính nó - tức là kẻ thực hiện 
cuộc tim kiếm - nằm ngoài phạm vi của trí năng; vượt 
ra ngoài ngôn ngữ hoặc tư duy.80 


Đó là lý do tại sao nó không thé được tim tháy, tuy 
nhiên ban vẫn di tim. Nhu “Kinh Ca-diép sở ván” 
(Ka$yapa Request Sūtra) nói: "Này Ca- -diép, tàm khóng 
thé được tìm thấy bên trong hoặc bên ngoài, hoặc ở 
giữa. 

Này Ca-diếp, tâm không thể phân tích, chỉ ra hoặc 
phát hiện. Nó không thể trông thấy, không thể cảm 
nhận và chẳng tìm được ở đâu. Này Ca-diếp, tâm đã 
không được thấy, không được đang thấy và sẽ không 








Cũng vậy, kinh 'Nhiép tri Chánh Pháp nói: 'Bởi nhận 
thấy rõ ràng, tâm như cọng lau rỗng ruột, chớ nghĩ nó 
thật có, vì rỗng không, không lõi thật. Những gì mà tự 
tánh là Không thì không thật hiện hữu. Tát cả các pháp 
đều giả danh. Tự tính hién thị là như vậy. 

Trí giả lia biên cháp612, mà sở hành trung đạo. 
Quán sát tự tánh Không, là đường dẫn đến bó-dé. Ta 
thuyết pháp như vây.’ 

Kinh 'Bát động pháp tánh' cũng nói rằng: “Tất cà 
pháp, tự tánh không sanh, thể tánh không trụ, giải thoát 
hết thảy cực biên nghiệp và sở tác, vượt ngoài cảnh 
giới phân biệt và vô phân biệt." 


Do vậy, bởi chưa ai từng thấy tâm, nên thật vô nghĩa 
khi nói nó là tự tri, tự chiêu. 

Như trong Nhập Bó-tát hành’ có nói: Chưa một ai 
thấy tâm, nói gì sáng (prabhãsvara), 613 không sáng. 
Cũng như nói đẹp xấu, con của bà vô sinh, nói thế thật 
vô nghĩa. (BCA IX.22). . E "n 

Lại nữa, Ngài Tilopa nói răng: ʻOi, trí tự chiêu ây! 
Vượt ngoài tât cả đường ngôn ngữ, không phải cảnh 
sở duyên của tâm .614 


2.3. Bởi không có cảnh (để biết), nên không có tâm 
tồn tại. Như đã giải thích ở trên, ngoại cảnh, như sắc 
và các thứ khác, không tồn tại. Do vậy, nội tâm năng 
thủ của chúng cũng không tồn tại. 

Kinh “Thuyết pháp giới tự tính vô phân biệt' nói rằng: 
'Hãy quán sát lần lượt tâm ấy xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ 
thẫm, hay màu thủy tinh; tinh hay bát tinh? thường hay 
vô thường? có sắc hay không có sắc? 

Tâm không có sắc, không thể chỉ ra, vô kiến, vô đối, 
vô biểu, và không trụ trong, không tru ngoài, không trụ 
khoảng giữa; cho nên nó hoàn toàn thanh tịnh và hoàn 





Also, the 'Apprehending the True Dharma Sūtra’ 
says: 'So, when you have fully recognized that the mind 
is a hollow dummy, do not think of it as essential, 
because it is empty of an essential core. Something 
that is empty of essence cannot (substantially) exist at 
all; everything is just a designation, its nature thus 
clearly revealed. 

Overcome the two extremes (belief that things have 
substantial existence, and belief that they are totally 
non-existent), if you can, and always remain in the 
middle. (Insight into) the emptiness of inherent 
existence of phenomena is the path to awakening, and 
thus have I taught it as well.’ 

The 'Unwavering Dharmata Sütra' also says: 'All 
phenomena are inherently unborn, essentially non- 
abiding, free from all limitation of actions and deeds, 
beyond the domains of conceptuality and non- 
conceptuality.' 


Therefore, since the mind has not been seen by 
anyone, it is meaningless to describe it as something 
that is aware of itself, illuminating itself. 

As it says in 'Engaging in the Conduct for 
Awakening’, ‘If no-one has ever seen the mind, then it 
is meaningless to discuss whether it is luminous 


(prabhasvara1) or not. It is like discussing the beauty 
of a barren women's daughter’ (BCA IX.22). 

Moreover, as Tilopa says: 'Behold self-knowing 
wisdom! It is beyond the ways of speech, not an object 


of mind” 612 


3. Since there are no objects (for it to know), no mind 
can exist. As has been explained above, external 
objects, such as visible forms and so forth, do not exist. 
Therefore, an internal mind which apprehends them 
also cannot exist. 

The 'Showing the Indivisible Nature of the Expanse of 
Phenomena Sütra' says: 'Consider one by one whether 
the mind is blue, yellow, red, white, crimson, or the 
colour of crystal. Is it pure or impure? Can it be called 
permanent or impermanent? Does it have form or is it 
without form? 


883 





được thấy bởi bát kỳ vị Phát nào." 


Ngoài ra, Kinh Nhiếp trì chánh pháp nói: "Vi thé, khi 
bạn đã thấu suốt tâm là một cọng lau rỗng, đừng nghĩ 
nó là tồn tại, bởi vì nó trống rồng không cốt lõi. Những 
gì không có tự tánh thì không thể tồn tại: Tất cả các sự 
vật chỉ là tên gọi (giả danh) bản chất của nó vì thế mà 
hién lộ rõ ràng. 

Vượt qua hai nhận thức sai lệch (cho rằng các sự vật 
có tồn tại hoặc chúng không tòn tai), nên giữ cái nhìn 
trung đạo. (Quán chiếu) tính không của các sự vật là 
con đường dẫn đến sự tỉnh thức và Ta đã dạy như 
thê.” 

“Kinh pháp tánh bát động' (Unwawa Dharmatä Sūtra) 
cũng nói: “Tất cả các sự vật vốn không sinh, bản chất 
không trụ, tự tại ngoài các giới hạn của nghiệp và hành 
vi, vượt thoát phân biệt và không phân biệt.” 


Vì tâm chưa được ai thấy, nên việc mô tả nó như một 
cái gì tự nhận thức, tự chiếu soi là vô nghĩa. 

Như được nói trong “Nhập Bồ-tát hanh," “Nếu chẳng 
ai từng thấy tâm thì việc thảo luận xem nó có chiếu 
sáng (prabhäsvara8†) hay không là vô nghĩa. Nó giống 
như thảo luận về vẻ đẹp của con gái của một phụ nữ 
vô sinh (BCA IX. 22). 

Hơn nữa, như Tilopa nói: “Kìa trí tuệ tự nhận thức! 
Nó vượt ngoài những ngôn thuyết, không phải là một 
đối tượng của tâm.”82 


3. Vi khóng có cánh (đối tượng để nó biết), nên 
không tâm nào có thể tồn tại. Như đã giải thích, các 
cảnh bên ngoài, chẳng hạn như sắc, v.v... không tồn 
tại. Do đó, tâm nhận thức chúng cũng không thé tồn 
tại. 

“Kinh Thuyết pháp giới tự tánh vô phân biệt nói: 
“Hãy xem xét từng cái một xem tâm trí là màu xanh 
lam, vàng, đỏ, trắng, đỏ thẫm hay trong suốt. Nó là 
sạch hay dơ? Có thể gọi là thường còn hay vô 
thường? Nó có hình dạng hay không hình dạng? 

Tâm không có bát kỳ hình thức nào, không thé chỉ ra, 








toàn phi hữu. Nó chẳng cần phải giải thoát bởi vì nó là 
tự tánh của pháp giới." 

Cũng vậy 'Nhập Bồ-tát hành’ nói rằng: 'Nếu không có 
sở tri, làm sao nói năng tri?' (BCA IX.61). Và lại nói 'Bởi 
vì sở tri không hiện tiền, năng tri cũng chẳng thé có' 
(BCA IX.62). 


Do vậy chúng ta đã chỉ ra rằng nội tâm năng thủ là 
(bón lai) không tôn tai. 


Như vậy, chấp hữu thé (bhãva) đã phủ nhận. Thứ 
đến, ta sẽ phủ nhận chấp vô thé (abhãva). Nếu hai ngã 
thể hay tâm này chẳng thể được thừa nhận tồn tại như 
là thực thé bát cứ ở đâu trong bát cứ hình thức nào, 
vậy phải chăng nó hoàn toàn là vô thé. 

Thé nhung, nó cũng không được nhận là vô thé. Vì 
sao vậy? Nếu hai ngã thể hay tâm ấy trước đó tồn tại 
rồi sau đó không tồn tại, bấy giờ mới có thể nói là vô 
thé. Nhưng vi pháp được gọi là tâm hay tự ngã bản lai 
không tu tánh, vượt ngoài hữu thé vô thé. 


Như Sahara619 nói, 'Chấp thật hữu, người chẳng 
khác trâu bò; chấp thật vô, còn ngu si hơn.” Cũng vậy, 
Kinh 'Lăng-già' nói: 'Ngoai cảnh không hữu cũng không 
vô, tâm cũng không phải khả thủ, xả ly hết thảy kiến, ấy 
là tướng vô sanh (Niết-bàn).' 

Và như 'Bảo man luận nói: ‘Không thật thể khả đắc, 
vậy đâu là vô thể?” (RV 98). 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.278—84, dich 
Anh T.A. 





The mind does not have any form, cannot be 
indicated, is invisible, is unobstructed, is imperceptible 
and does not abide within, without or in between the 
two, so it is completely pure and utterly without 
(inherent) existence. It does not need to be liberated 
because it is the nature of the expanse of phenomena.’ 

Also, 'Engaging in the Conduct for Awakening' says: 
f there is nothing to know, then who knows? How can 
we even speak about knowing?' (BCA 1X.61). And 
'Since there is no object of knowledge present, there 
can be no knower either’ (BCA IX.62). 


Thus we have shown the internal, apprehending mind 
to be lacking (inherent) existence. 


In this way, the apprehension of (phenomena) as 
things (bhãva) has been prevented. Now secondly, we 
are going to prevent their apprehension as 'non-things' 
(abhava). If those two identities cannot be attested 
anywhere as anything whatsoever, then the question 
arises whether they are nothing at all. 

However, they cannot even be attested as 'non- 
things’. Why not? If those two identities had been 
things (in the first place) and then became non-existent, 
then they could be called 'non-things'. But since there 
never has inherently existed the phenomena called 'two 
identities’, they are beyond the extremes of something 
and nothing. 


As Saraha!3 has said, 'Apprehending things, 
people act just like cattle; apprehending nothing, they 
are even more stupid.’ Also, the ‘Descent into Lanka 
Sütra' says: 'The external world is neither something, 
nor nothing. The mind is also unapprehendible. 
Complete abandonment of all conceptual views — that 
is the characteristic of the ‘unborn (nirvana). 

And, as the ‘Precious Garland’ says: ‘When no 
"something" has been found, then how could we find 
"nothing"?' (RV 98). 


"The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation', pp.278—84, 


884 





không thấy được, không bị ngăn ngại, không thé cám 
nhận và không ở bên trong, không ở bên ngoài hoặc là 
ở giữa, vì vậy nó hoàn toàn thanh tịnh và tuyệt đối 
(vốn) không tồn tại. Nó không cần phải được giải thoát 
bởi vì nó là tự tánh của các sự vật.” 

Ngoài ra “Nhập Bồ-tát hanh" nói: “Nếu không có cái 
gì để biết, thế thì ai biết? Làm thế nào chúng ta có thể 
nói về việc biết? “(BCA IX. 61). Và “Vì không có đối 
tượng của nhận thức hiện diện, nên cũng không thể có 
người biết” (BCA IX. 62). 


. Như vậy, chúng ta đã chứng tỏ tâm vốn cũng không 
tôn tại. 


Bằng cách này, sự nhận thức về pháp (hiện tượng) 
như là “có “(hiện hữu, bhàva) dà bi chặn đứng. Thứ 
hai, chúng ta sẽ ngăn chặn nhận thức về “không” (phi 
hữu, abhãva). Nếu tâm đó không thể được chứng minh 
ở bát ky nơi đâu dưới bát cứ dang gì thì câu hỏi đặt ra 
là phải chăng chúng không là gì cả. 

Tuy nhiên, chúng thậm chí không thể được chứng 
thực là “không.” Vì sao không được? Nếu tâm đó là 
những thứ (ngay từ đầu) hiện hữu Sau đó trở thành 
không tòn tai thì chúng có thé được goi là “không bản 
thé." Nhưng vì vốn dĩ chua bao giờ tồn tại những pháp 
được gọi là “sắc thái,” chúng nằm ngoài hai đối cực có 
(hữu) và không (phi hữu). 


Như Saraha83 nói, “Khi chấp có, con người hành 
động giống như con vật; Khi chấp không, họ còn ngu 
ngốc hơn.” Cũng thế, Kinh Lăng-già nói: “Thế giới bên 
ngoài không phải là có, cũng không phải là không. Tâm 
không thể nhận thức được. Từ bỏ hoàn toàn mọi phân 
biệt-đó là đặc điểm của “vô sanh” (niết-bàn). 

Và, như "Luận vòng hoa quý” (Bảo Man Luận) nói: 
'Khi không tìm thấy “cái có” thì làm thế nào chúng ta có 
thé tìm thầy “cái không”? (RV. 98). 


(The Jewel Ornament of Liberation, tr. 288-84, do 
T.A. dich tiéng Anh). 








Chú thích 
536 Xem ”L.27 và *Th.149. 
537 Về điểm này, xem ghi chú ở *L.27. 


538 Chuỗi tồn tại danh sắc tạo nên một con người, 
mà người ta chập thủ hư dôi răng nó là tự ngã thường 
hằng, hay sở hữu của tự ngã: xem *7h.151. 


539 Tức là: loại trừ khát vọng sinh tồn đời sau, xả ly 
tất cả dé sống hoàn toàn với những gì dang là bây giờ 
và ở đây; xả bỏ mọi tham chấp những gì có trong quá 
khứ, hiện tại hay tương lai; giải thoát không chấp thủ 
mọi thứ trong đời; không bám chấp vào những gì yêu 
thích như là sở y của khát vọng sinh tòn. 


540 Về các tình huống khổ của sự sống trong thai 
me và sau khi xuát thai me, xem *V.21. 


541 Nếu ái là vươn tới điều gì, thì thủ là bám lấy thứ 
đó. Các đối tượng của thủ là: dục lạc, biên kiến (xem 
*Th.19), chấp chặt sai lầm các tín điều xem là duy nhất 
thiết yếu cho giải thoát (giới cám thủ, và luận điểm tín 
lý về tự tánh và định hướng của một tự ngã giả định 
vĩnh hằng. 

Những hình thức chấp thủ như vậy khiến ta định 
hướng và tập trung vào một tồn tại nhất định, để rồi kết 
tinh thành một tồn tại nhất định: ta tự biến thành một 
tồn tại nhất định nào đó. 

Diễn dat cách khác, thủ (upádàna) là tiếp thu dưỡng 
chất cho tồn tại. (1) Dục thủ (kamupadana): tiếp thu 
các đối tượng dục lạc của giác quan (ngũ dục) để tồn 
tại trong Dục giới. (2) Kiến thủ (ditthupadana): Tiép thu 
các quan diém triét hoc (có hay khóng có tón tai vinh 
hằng) dé tồn tai trong đời này và đời sau hay không có 
đời sau. (3) Giới cám thủ (silabbatupadàna): chấp chặt 
sai làm các tín lý tôn giáo cho đó là duy nhất dé tồn tại 
sau khi chết. (4) Ngã luận thủ (affavãdupãdãna): y chỉ 
các luận thuyết triết học và tôn giáo để tin tưởng có 
một tự ngã thường hằng tồn tai trong các thiên giới. 


542 Samyutta-nikàya II.39-40 xem những điều này 
tương đương với thân, ngữ hay ý tư, và do đó chính là 





Notes 
535 See *L.27 and *Th.149. 
536 On which, see note to *L.27. 


537 The physical and mental processes making up a 
person, that one grasps at in vain as being, or being 
possessed by, a permanent Self: see *Th.151 


538 That is: giving up the thirst for the ‘next thing’, 
and giving oneself fully to what is here, now; 
abandoning attachments, past, present or future; 
freedom that comes from contentment; not relying on 
craving so that the mind does not settle down in 
anything, sticking to it, roosting there. 


539 On the painful aspects of life in the womb and 
then leaving it, see *V.21. 


540 If craving is the reaching out to certain things, 
grasping is clinging hold of something. The objects of 
grasping are: sensual pleasures, dogmatic one-sided 
views (cf. ”Th.19), fixed ways of doing things as 
essential for liberation, and a doctrinal focus on the 
nature and destiny of a supposed permanent inner Self. 

Such forms of grasping give one a certain kind of 
orientation and focus to one's being, so that it 
crystallizes in a certain way: one forms oneself into a 
certain kind of being. 


541  Samyutta-nikaya ll.39-40 see these as 
equivalent to bodily, verbal or mental volition, and thus 


885 





Chü thích 
1 Xem *L.27 và *Th.149. 
2 Về điểm này, xem ghi chú *L.27. 


3 Các quá trinh thé chát và tinh thần tao nên một con 
người, mà người ta nắm bắt (chấp thủ) một cách vô ích 
như sự hiện hữu, hoặc bị chiếm hữu bởi một Bản ngã 
thường hằng: xem *Th.151. 


4 Tức là: từ bỏ sự khát vọng sinh tồn ở 'đời sau,” và 
hiến mình sống đời trọn vẹn cho những gì là ở đây, 
ngay bây giờ; từ bỏ các chấp trước, quá khứ, hiện tại 
hoặc tương lai; giải thoát đến từ sự mãn nguyện; 
không nương vào ái dục dé tâm không lắng đọng vào 
cái gì, không dính mắc, không bám trụ vào đó. 


5 Về các tình huống khổ của sự sống khi còn trong 
bụng me và sau khi sinh ra, xem *V.21. 


6 Nếu tham ái là sự vươn tới một số thứ nhất dinh thi 
sự nắm bắt là sự bám chấp vào một thứ gì đó. Các đối 
tượng của sự chấp thủ là: hưởng thụ dục lạc, biên kiến 
(quan điểm một chiều) (xem *7h.19), những cách thức 
kiên cố này dé củng cố hó trợ cho sự phóng dật và sự 
tập trung giáo điều vào bản chất và số phận của một 
bản ngã được cho là vĩnh hằng. 

Những hình thức bám chấp như vậy định hướng cho 
con người vào trọng tâm nhất định là tự ngã, kết quả là 
hình thành bản ngã trong họ 


7 Samyutta-nikaya (Kinh Tương ưng) II. 39-40 xem 
những hành động này tương đương với thân hành, 








nghiệp, trong khi Digha-nikáya III.217 nói rằng ba hành 
có nghĩa là thiện hành, bát thiện hành, và bát động 
hành, không dẫn đến hạnh phúc hoặc đau khổ trong 
tương lai mà là những cảm thọ trung lập của tái sinh vô 
sắc giới. 


543 Tức là, thiếu tuệ giác trực tiếp về bốn Thánh bé. 


944 Tức là, không tin có người thiện, hành thiện và 
nói vé thiện. 


545 Trong Majjhima-nikaya 1.303, người ta nói ráng 
xả tho là lạc khi có sự hiểu biết về nó, nhung là khó khi 
thiếu điều này (như sự nhàm chán). 


546 Xem "*Th.151. 

547 Trong các Áo Nghĩa Thư (Upanisad) tiền Phật 
giáo, vạn vật cứu cánh được xem như là Phạm thiên, 
là thực tại thân thánh cũng đông nhất với tự ngã nội tại: 
xem tiêu dé ở trên ”7h.170. 

548 Giống như củ hành, không có lõi. 


549 Tức là, vị đó buông bỏ sắc, không chấp thủ, dựa 
vào hoặc đông nhất với nó, khi đã nhàm chán nó. 


550 Tức là những gì xây nên năm uán từ đời này 
sang đời khác. 


551 Tức là như củ hành: nhiều lớp, mà không có lõi. 
552 Điền hinh trong các kinh điển Phật giáo, có các 


điên đảo kiến là vô thường xem là thường, khổ xem là 
lạc, vô ngã xem là ngã, bát tịnh xem là tinh. 





to karma, while Digha-nikaya 1.217 says the three 
volitional activities are karmically beneficial ones, 
karmically detrimental ones, and 'imperturbable' ones, 
that lead not to future happiness or suffering but the 
neutral feelings of the formless rebirths. 


542 That is, lack of direct insight into the four Truths 
of the Noble Ones 


543 That is, lack of confidence in wholesome people, 
practices and teachings. 


544 At Majjihima-nikaya 1.3083, it is said that neutral 
feeling is pleasant when there is understanding of it, 
but painful when this is lacking (as in boredom). 


545 See *Th.151. 


546 In the pre-Buddhist Upanisads, everything was 
seen as ultimately being Brahman, the divine reality 
that was also identical with one's inner Self: see 
heading above *Th.170. 


547 Like an onion, it lacks a core. 


548 That is, he lets go of material form, does not 
grasp at, lean on or identify with it, having had enough 
of it. 


549 Which is what builds the five categories of 
existence from life to life. 


550 That is, like an onion: various layers, but no core. 


551 Typically in Buddhist texts, having distorted 
views is to see permanence in what is impermanent, 
pleasure in what is actually painful, an essential self in 


886 





kháu hành hoác y hành và cüng thé dói vói nghiép, 
trong khi Digha-nikaya (Kinh Trường bó) I. 217 cho 
ráng ba hành vi nay là những hành ipae nhüng 
hành động bát lợi về mặt nghiệp và hành “xả” những 
cái không dẫn đến tương lai hạnh phúc ^e dau khó 
trong mà là những tho xả của những kiếp tái sinh trong 
cõi vô sắc. 


8 Tức là thiếu cái nhìn sâu sắc trực tiếp vào bón 
Chân lý thánh. 


9 Đó là thiếu niềm tin chân chánh vào những bác trí 
hiên, những thực hành chân chánh và giáo pháp chân 
chánh. 


10 Trong Majjhima-nikäya (Kinh Trung bộ) 1.303, nói 
rằng cảm xúc trung tính là cảm giác hài lòng khi có ý 
thức về nó, nhưng sẽ cảm thấy bát hạnh khi nó bị phớt 
lờ (trong sự nhàm chán). 


11 Xem *Th.151 


12 Trong các Áo Nghĩa Thư (Upanisad) tiền Phật 
giáo, mọi thứ cuối cùng đều được coi là Brahman 
(Phạm thiên), là thực tại thần thánh cũng đồng nhất với 
bản ngã bên trong của một người: xem tiêu đề ở trên * 
Th.170. 


13 Giống như củ hành, không có lõi. 

14 Đó là anh ta buông bỏ hình thức vật chất (sắc), 
không năm bắt, dựa vào hay đông nhất với nó, khi đã 
nhàm chán nó. 


15 PBPT dịch “an absolute identity" là ngã thé. 


16 Đó là sự thiết lập ngũ nhóm từ đời này sang đời 
khác. 


17 Đó là giống như một củ hành: có nhiều lớp khác 
nhau, mà không có lõi. 


18 Bién hình trong các văn bản Phát giáo, có những 
quan điểm méo mó là nhìn thấy sự vĩnh viễn trong 
những gì là vô thường, thấy niềm vui trong những gì 








Ở đây, một sự điên đảo quan trọng hơn là chẳng 
nhận ra thường, lạc, tịnh và thậm chí là ngã ở nơi 
chúng thực có: xem *M.145. 


553 Có nghĩa đôi ở đây bị đánh mát trong khi phiên 
dich, trong đó từ snehayati hàm nghĩa là 'làm cho trở 
nên ướt' và ‘làm cho trở nên dính mắc. 


554 Cf. *Th.164. 
555 Cf. *Th.161. 
556 Cf. *Th.173-74. 
557 Xem *Th.156. 


558 Khóng có bán ngà làm thé tính sinh tón. 


559 Khi thuc hiéu và áp dung cho tu dao. 


560 Tức là, giả sử tất cả mọi thứ đến từ một 'Sáng 
tạo chù’, thời chúng sé có chung bản chát đơn nhật đó, 
nhưng chúng chẳng như vậy. 


561 Tức là các chúng sanh ở địa ngục, nga quy, và 
các hàng súc sanh (kê cả chim, cá, côn trùng... ). 


562 Cf. một đoạn được dẫn trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) của Thượng Toa Bộ (XVI.90): 'Có 
khổ, không người khổ; có làm, không người làm; có 
niết-bàn tịch diệt, không có người niết-bàn; có đạo, 
không người di’. 

Tức là không có bản ngã chịu khổ và thoát khổ. Đại 
Thừa thêm rằng khó cũng chẳng phải là bản tánh bát 
biến. 


563 Xem ghi chú ở *M.55. 





what lacks an essential self, and beauty in what is 
unlovely, impure. 

Here, a more important distortion is not to recognize 
permanence, pleasure, beauty / purity and even an 
essential self where they do exist: see *M.145. 


552 There is a double meaning here which is lost in 
translation, in that the verb snehayati can mean both 
'cause to become wet' and 'cause to become attached'. 


553 Cf. *Th.164. 
554 Cf. *Th.161. 
555 Cf. *Th.173-74. 
556 See *Th.156. 


557 No essential self as a life-essence. 


558 When properly understood, and applied to the 
cultivation of the path. 


559 That is, if all things came from one ‘Creator’, they 
would share its unitary nature but they do not. 


560 As hell-beings, hungry ghosts and the various 
kinds of animals (including birds, fish, insects etc.)? 


561 Cf. a passage cited in the Theraväda 
Visuddhimagga (XVI.90): ‘For there is suffering, but 
none who suffers; there is action but no agent is found; 
Nirvanic cooling exists, but no nirvanised person; the 
path exists, but no traveller is found on it'. 

That is, there is no essential self that suffers or goes 
beyond suffering. The Mahayana adds that suffering is 
not an unchanging essence either. 


562 See note to *M.55. 


887 





thuc su là dau khó, mót cái tói thiét yéu trong nhüng gi 
thiếu bản thân thiết yếu, và vé đẹp trong những gì 
không thanh khiết, không tinh khiết. 

Ở đây, một sự méo mó quan trọng hơn là không 
nhận ra tính lâu dài, khoái lạc, vẻ đẹp / sự thuần khiết 
và thậm chí là bản ngã thiết yếu nơi chúng tồn tại: xem 
* M.145. 


19 Ó đây có một nghĩa kép bi mắt trong bản dịch, 
trong đó động từ snehayati có thé vừa có nghĩa là "làm 
cho ướt át" và “làm cho trở nên dính mắc:. 


20 Tham chiếu *Th.164. 

21 Tham chiếu *Th.161. 
22 Tham chiếu *Th.173-74. 
23 Xem *Th.156. 


24 Nguyên tác: As having no life-force: không thọ 
mang, tức không có ngã thé nhu một bán chát cuộc 
sóng. 


25 Khi hiểu đúng và áp dụng vào việc tu tập. 


26 Có nghĩa là nếu tất cả mọi vật đều đến từ một 
“Đảng tao hóa,” chúng sẽ chia sẻ chung bản chất duy 
nhất nhưng chúng lại không nhu thé). 


27 Là địa ngục, ngạ quỷ và các loại động vật (kể cả 
chim, cá, côn trùng, v.v...). 


28 Xem đoạn trích dẫn trong Thanh Tịnh đạo (XVI. 
90): “Có đau khổ, nhưng không người khổ; có hành 
động nhưng không có người làm; Có niết-bàn tịch tĩnh 
nhưng không có ai vào niết-bàn; Có con đường, nhưng 
không có lữ khách.” 

Có nghĩa là không có bản chất cái tôi nào chịu đựng 
hoặc vượt ra khói sự đau khó. Đại Thừa nói thêm rằng 
đau khó cũng không có bản chát bát bién. 


29 Xem ghi chú của "M.55. 








564 Từ Sanskrit được dùng ở đây cho mặt (mukha- 
mangala) và gương (adar$a-mandala) nhắn manh rằng 
cả mặt lẫn gương đều là vòng tròn (mandala). Nó 
tương tự như mặt trăng phản chiếu vào nước trong thí 
dụ trước. 


565 Xem ghi chú ở *M.116. 


_ 966 ‘Vô sanh’ có thé có nghĩa là cái 'ta' chẳng thực 
tón tai. 


567 Vi tu cüa bón dai: dát, nuóc, lira, và gió. 


568 Xem *M.94. Skt. anuSamsadrsti: ái kiến đại bi, 
quan diém thực dung, cho rằng chi phát tâm dai bi khi 
khi thây có lợi ích. 


569 Xem *M.55. 


570 Bốn uán, cùng với sắc, tao nên một chúng sanh. 


571 Sự sanh diệt của mười hai chỉ duyên khởi dẫn 
dên khô đau, bắt đâu từ vô minh; xem phân giới thiệu 
trước *Th.149. 


572 Bốn chân lý của bậc thánh: xem *L.27. 


573 Một dạng chú tung, tương tự nhu mantra. 


574 Các dhãranï về cơ bản không thể giải thích 
được, nhưng ý nghĩa của câu này có thể được dịch ra 
đại loại là, “Đi, đi, đi qua, đi qua bờ bên kia, giác ngộ, 
tuyệt vòi! 


575 Trong trường hợp Niết-bàn, nói chung được xem 
là ‘vô vỉ, khái niệm về nó được duyên bởi pháp trái với 
nó, và sự chứng đắc nó phụ thuộc thế giới hữu vi của 
luân hồi. 





563 The Sanskrit words used here for face (mukha- 
mandala) and mirror (adar$a-mandala) emphasize that 
both the face and the mirror are circular (mandala). 
This parallels the moon reflected in the water in the 
previous simile. 


564 See note to *M.116. 


565 The 'unarisen' may mean the ‘T that does not 
really exist. 


566 Earth, water, fire, and wind. 


567 See *M.94. 


568 See *M.55. 


569 The other four bundles of processes which, 
along with form, make up a being. 


570 The arising and cessation of the twelve 
conditioning factors leading to what is painful, starting 
with ignorance; see section introduction before 
*Th.149. 


571 The four Truths of the Noble Ones: see *L.27. 


572 A powerful formula or incantation, similar to a 
mantra. 


573 Dhãranis are fundamentally untranslatable, but 
the meaning of this one can be conveyed as something 
like, 'Gone, gone, gone over, gone over to the other 
side, awakening, excellent! 


574 |n the case of nirvana, generally seen as the 
'unconditioned', the concept of it is conditioned by its 
opposite, and attainment of it depends on the 
conditioned world of samsãra. 


888 





30 Các từ tiếng Phan được sử dung ở đây cho khuôn 
mặt (mukha-mandala) và guong (adar$a-mandala) 
nhắn mạnh rằng cả khuôn mát và gương đều có hinh 
tròn (mandala). Điều này tương đồng với mặt trăng 


được phản chiêu trong nước trong mô phỏng trước đó. 
31 Xem *M.116. 


32 Từ "unarisen" có thể có nghĩa là [cái tôi] không 
xuât hiện, tức không thực sự tôn tại. 


33 Nguyên tác: No ultimately existing phenomenon, 
trong đệ nhát nghĩa, không có pháp nào khả đắc dé tao 
ra bénh này. 


34 Đất, nước, lửa và gió. 


35 Xem *M.94. 


36 Xem *M.55. 


37 Bón nhóm khác cüng vói sác, cáu thành chüng 
sinh. 


38 Su sinh và diét của mười hai mắc xích sự sống 
dân dén khó dau, bắt đâu từ vô minh; xem phân giới 
thiệu trước *7h.149. 


39 Bốn chân lý thánh, xem *L.27. 


40 Một công thức hay câu chú thần lực mạnh, tương 
tự như thân chú (manira). 


41 Dhàranis về co bản là không thé dich được, 
nhưng ý nghĩa của từ này có thê được truyên đạt như: 
'Di, di, qua, qua bên kia, thức tỉnh, tuyệt vời!” 


42 Trong trường hợp niết-bàn, nói chung được xem 
là “vô vi,” khái niệm về nó được duyên bởi pháp đối lập 
của nó và việc đạt được niết-bàn phụ thuộc vào thế 
giới hữu vi của luân hồi (samsara). 








576 Một Bồ-tát đã viên mãn bố thí ba-la-mật thời thí 
một vật nhưng ở mức bố thí siêu thế, bây giờ, vị ấy đi 
đến việc chẳng hình thành ý niệm chi về người cho, vật 
cho, hay người nhận. 

Điểm này được thảo luận trong một bài dài hơn ở 
Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát-nhá Ba-la-mậi-đa 
(Vajracchedika Prajfiaparamita Sütra). 


577 Ho khóng thé tán hóa dén vó thuong chánh 
dàng chánh giác dü ho có thé, tát nhién, tán hóa theo 
nghia tuong dói. 


578 Ba khía canh truyền thống của Niét-bàn là 
Không, Vô tướng và Vô tác. 


579 Tức là, những điều chúng ta kinh nghiệm thì cuối 
cùng không khác chỉ với Niết-bàn, vô sanh. Nhận thức 
rằng tất cả các pháp do duyên sinh nên không có tự 
tánh, do không có tự tánh nên vô sanh. 


580 Tức là tham, sân, và si. 


581 Xem *Th.158. 


582 Cf. đoạn *Th.179, về Niết-bàn là thường, lạc và 
vô ngã nhưng có cùng một sô phâm tánh với ngã. 


583 Xem "Th.62. 


584 Tusita: Tên thiên giới được nói là Ngài Di-lặc ngu 
tại đó để chuẩn bị đản sanh thành đức Phật kế tiếp 
trong thế giới này. 


585 Sakra, devãnam indrah: Sakra (Thích) là vua / 
chúa té (Indra) của chư thiên (devanam) trong cõi trời 
Tam thập tam ( Trayastrimsaah devàh) 





575 A bodhisattva who has perfected the perfection 
of generosity gives a gift, but at his now transcendent 
level of giving, he comes to form no idea or perception 
of a giver, a gift, or a recipient. 

This is point is discussed at greater length in the 
Vajracchedika Prajriapáramità Sūtra. 


576 They wil not make progress towards 
unsurpassed perfect awakening, although they may, of 
course, make progress in a relative sense. 


577 Three traditional aspects of nirvana are that it is 
an emptiness, a freedom from characteristics, and a 
freedom from aspirations. 


578 That is, that the things we experience are 
ultimately no different from nirvana, the unborn. 


579 Of greed, hatred, and delusion. 


580 See *Th.158. 

581 Cf. passage "Th.179, on nirvana as permanent, 
blissful, and non-Self but sharing some qualities with 
Self. 

582 See *Th.62. 

583 This is the name of the heaven in which Maitreya 
is said to dwell, ready to appear in our world as the 
next Buddha. 


584 Sakra and Indra are different names for the 
same god. 


889 





43 Bó-tát là vị đã hoàn thiện viên mãn hanh bố thí 
ba-la-mát, nhung ở mức độ xuất thế gian bó thí ba-la- 
mật, vị áy không hình thành ý niệm về người thí, vật thí 
và người nhận bố thí. 

Điểm được thảo luận sâu hơn trong Kinh Năng đoạn 
kim cương Bátnhã ba-lamật — (Vajracchedika 
Prajfiaparamità Sūtra). 


44 Ho khóng siéu xuát huóng dén giác ngó Chánh 
Đẳng Giác, mặc dù họ có thê, đương nhiên, tiên hóa 
theo nghĩa tương đôi. 


45 Ba khía cạnh truyền thống của niết-bàn là tính 
không, tự do khỏi các đặc tính (vô tướng) và tự do khỏi 
khát vọng (vô nguyện). 


46 Có nghĩa là những thứ chúng ta trải qua cuối cùng 
không khác gì niét-bàn, vô sinh. 


47 Ba dòng tương tục: tham, sân, si. 


48 Người dich: Bản chữ Hán, 3& st PTI. 
49 Người dich: Bản chữ Hán, ktel. 
50 Người dich: Bản chữ Hán, IBI p f£. 


51 Xem *Th.158. 

52 Xem doan *Th.179, vé niét-bàn là vinh vién, phüc 
lac và phi ngã nhưng có chung một sô phám chát với 
Ngã. 

53 Xem *Th.62. 

94 Đây là tên tầng trời là nơi mà đức Phật Di-lặc 
ngự, chuẩn bị xuất hiện trong thế giới của chúng ta với 


tư cách là vị Phật tiếp theo. 


55 Sakra và Indra là những tên goi khác nhau của 
cüng mót vi thán. 








586 “Ba mặt của thực tại” như được mô tả trong 
Samdhi-nirmocana Sūtra: xem đoạn *M.143. 


587 Cf. *M.142-437. 
588 Xem "*Th.156ff. 


589 Salistamba, một trong những bản kinh Dai Thừa 
sớm nhất và là nguồn kinh điên chính cho việc giáo 
pháp Đại thừa vê duyên khởi: xem *M.130. 

590 Xem *Th.165, *Th.2 và *M.131. 

591 Xem 'tam giói' trong phần Bảng chú giải thuật 
ngữ và tên riêng. 


592 Bát động hành: truyền thống của Tây Tạng nói 
hành này luôn luôn dị thục không di động trong các cõi 
cao hơn (sắc hay vô sắc giới), trong khi các hành 
phước và phi phước có thé thay đổi, di thục của xứ này 
có di động chuyển xứ khác trong sáu xứ Dục giới. 

Sự di động này không phải bản chất của thiện ác của 
nghiệp biến đổi, mà chỉ vì nghiệp trong Dục giới có thể 
cho quả dị thục ngay trong đời này (thuận hiện nghiệp) 
nhưng cũng có thể trong đời sau (thuận sanh nghiệp) 
hoặc những đời sau nữa (thuận hậu nghiệp). 

Nghĩa là, quả của nghiệp thiện ác không thé thay dói 
nhưng có thé triển hạn hoặc di chuyển trú xứ, và có thé 
luôn hình thái dị thục. Trong nghiệp Sắc và Vô sắc chỉ 
cho một loại dị thục là thuận sanh nghiệp, do đó không 
có triển hạn thời gian cho quả và như vậy không thể di 
chuyén trú xứ và thay đổi hình thái dị thục. Đây là quan 
điểm của Hữu bộ, có thể tìm thấy giải thích rõ trong 
luận Cáu-xá (Abhidharma-ko$a). 


593 Điều này đề cáp đến các giai đoạn phát triển 
phói thai. 


594 Giải thích của Long Tho về duyên khói dựa trên 
'Dao can kinh'. 


595 Cf. *Th.164. 


596 Xem *M.138. Tham khảo chính là 'Báo man luận? 
(RatnävalI), thư viết theo thé thi tụng khuyên cho một vi 





585 The 'three levels of reality as described in the 
Samdhi-nirmocana Sūtra: see passage *M.143. 


586 Cf. *M. 142—437. 
587 See *Th.156ff. 


588 The Sàlistamba, one of the earliest Mahäyãna 
sütras and is the main scriptural source for the 
Mahaàyana teaching on dependent arising: see *M.130. 


589 See *Th.165, *Th.2 and *M.131. 


590 See 'three realms' in Glossary. 


591 The traditional Tibetan descriptions of this type of 
karma give it as always, invariantly ripening in the 
higher realms (form or formless realms), whereas 
wholesome and unwholesome types of karma can vary 
as to whether they ripen in the lower or higher of the six 
states or the realm of sensual desire. 

Thus the wholesome / unwholesome quality of the 
karma can vary from the overall wholesome / 
unwholesome quality of the realm they ripen in, 
whereas this is not the case with invariant karma. 


592 This 
development. 


refers to the stages of embryonic 


593 Naàgarjuna's explanation of dependent arising 
based on the 'Rice Seedling Sütra'. 


594 Cf. *Th.164. 


595 See *M.138.The main reference is the ‘Precious 
Garland’ (Rafnäavalj), a poetic letter of advice to a 


890 





56 "Ba mát của thực tai" như duoc mô tả trong 
Samdhi-nirmocana Sutra: xem đoạn *M.143. 


57 Tham chiéu *M.142-437. 
58 Xem *Th.156ff. 


59 Salistamba, một trong những kinh dién Đại thừa 
sớm nhất và là nguồn kinh điển chính cho giáo lý Đại 
thừa vé duyên khởi: xem *M.130. 


60 Xem *Th.165, *Th.2 và ”M.131. 


61 Xem “ba cảnh giới” trong Bảng chú giải thuật ngữ. 


62 Các mô tả truyền thống của người Tây Tạng về 
loại nghiệp này cho thấy nó luôn (di thục)chín muói, 
luôn chín không đổi trong các cõi cao (cõi có sắc hoặc 
vô sắc), trong khi các loại nghiệp thiện và bát thiện có 
thé thay đổi tùy theo việc chúng chín ở tång tháp hon 
hay tầng cao hơn trong sáu cõi dục. 

Do đó, thiện / bất thiện nghiệp có thể khác đi so với 
với nghiệp thiện / bất thiện trong cảnh giới mà chúng 
tró quả, trong khi đây không phải là trường hop bát 
biến của nghiệp. 


63 Điều này đề cập đến các giai đoạn phát triển của 
phôi thai. 


64 Lời giải thích của Long Thọ về sự sinh khởi dựa 
trên ‘Kinh Hạt giông cây lúa. 


65.Xem "*M.138. Tài liệu tham khảo chính là “Vòng 
hoa quy" (Rafnäval), một bức thư việt theo loại một bài 








vua Phật giáo (RV), từ đó *V.12 được trích ra. 


597 Các hiện tượng được đồng nhất với cái ‘tôi’ (xem 
*Th.151). 


598 Không rõ nguồn. 


599 Định nghĩa truyền thống của Phật giáo về 'pháp' 
theo hệ thống Abhidharma. Đó chính là ý tưởng về 'tự 
tướng” (svalak$ana) và tự tánh’ (svabhäva) mà các 
triết học của Đại thừa đã phủ nhận và bác bỏ. 


600 Như có thể thấy từ sự tương tự với 'nhân ngã, 
‘pháp ngã’ là sự nhận diện (hoặc xác định) sai những 
thứ — dù là bên ngoài, vật chất hay bên trong, tinh thần 
- như những bản ngã cố hữu, cố định. Hơn nữa, nó 
liên quan đến “nhị bién tưởng' — hay sự tiếp thu — về 
một đối tượng thực sự tồn tại là tách biệt với một cái 
tâm thực sự hiện hữu đang nắm bắt nó. 


601 Cf . *M.135. 'Ngã sở' dé cập đến sự tiếp thu 
(hoặc chiêm hữu) của bát kỳ 'uán' nào như thuộc vé 
tôi. 


602 Một phản bác chỉ tiết về sự tạo thành cố hữu từ 
tự, tha, cả hai và không phải cả hai được tìm thấy trong 
phẩm 1 của tác phẩm triết học chính của Long Thọ, 
Cán bản Trung luận tung (Müla-madhyamaka-kàrikà: 
MMK). 


603 Xem *V.76. 


604 Một trong những bộ phái Abhidharma thuộc Hữu 
Bộ (Sarvastivada). 


605 Một học phái khác trong Abhidharma, phát xuất 
từ Hữu bộ nhưng chống lại một số giáo nghĩa của Hữu 
Độ. 


606 Mặc dù khoa học hiện đại đã phát triển các mô 
hình cấu trúc của vật chất mà dường như tinh tế hơn 
nhiều so với những y tưởng “nguyên thủy" này, bởi vì 
vật chất vẫn được nhận thức là bao gồm các hạt chắc 





Buddhist monarch (RV), from which *V.12 is an extract. 


596 The kinds of phenomena one identifies with as T 
(see *Th.151). 


597 Source unknown. 


598 The traditional Buddhist definition of a ‘dharma 
according to the Abhidharma system. It is precisely the 
idea of 'own characteristic’ (svalak$ana) and 'inherent 
nature’ (svabhàva) which the philosophical schools of 
the Mahàayana deny and refute. 


599 As can be seen from the analogy with 'personal 
identity', phenomenal identity' is false identification (or 
reification) of things — whether external, material or 
internal, mental — as inherently existent, fixed identities. 
Furthermore, it is related to 'dualistic perception' — or 
apprehension — of a truly existing object as separate 
from a truly existent mind apprehending it. 


600 Cf. *M.135. 'Mine' refers to the apprehension (or 
appropriation) of any of the 'categories of existence' as 
belonging to “me'. 


601 A detailed refutation of inherent production from 
self, other, both, and neither can be found in ch.1 of 
Nãgãrjuna's main philosophical work, the ‘Fundamental 
Verses in the Middle Way’ (Müla-madhyamaka-karika: 
MMK) 


602 See *V.76 


603 One of the Abhidharma schools of pre- 
Mahäyäna Buddhism, also known as the Sarvastivada. 


604 Another 
Sarvastivada. 


early school, which critiqued the 


605 Though modern science has developed 
structural models of matter which are apparently much 
more subtle than these 'primitive' ideas, inasmuch as 
matter is still conceived to consist of substantial 


891 





tho dành cho vị vua Phật giáo (RV), từ đó 7V. 72 là một 
đoạn trích. 


66 Các loại hiện tượng mà người ta xác định là "I" 
(xem *Th. 151). 


67 Không rõ nguồn. 


68 Định nghĩa truyền thống của Phật giáo về một 
“pháp” theo hệ thống Vi diệu pháp. Đó chính xác là ý 
tưởng về “tự tướng” (svalakéana) và “tự tánh” 
(svabhäva) mà các trường phái triết học của Đại thừa 
phủ nhận và bác bỏ. 


69 Như có thể thấy từ sự tương tự với “nhân ngã” và 
“pháp ngã” là sự nhận diện sai lầm (hoặc xác nhận) 
các sự vật -dù là bên ngoài, vật chất hay bên trong, 
tinh thần - như những cái ngã, vốn tồn tại. Hơn nữa, nó 
có liên quan đến “nhận thức nhị nguyên” - hay sự nhận 
thức - về một đối tượng thực sự tồn tại tách biệt với cái 
tâm đang nhận thức nó. 


70 Tham chiếu *M.135. ngã sở (của tôi) dé cập đến 
nhận thức (hoặc chiêm hữu) bát kỳ *uán" nào thuộc vé 


“tôi. 


71 Có thé tìm thấy sự bác bỏ chi tiết về sự khởi sinh 
từ bản thân, từ cái khác, cả hai và không từ cả hai 
trong chương 1 của tác phẩm triết học chính của Long 
Thọ, “Trung Luận tụng căn bản” (Mula-madhyamaka- 
karika: MMK) 


72 Xem *'V.76 


73 Một trong những trường phái Vi diệu pháp của 
Phật giáo tiên Đại thừa, còn được gọi là Hữu bộ. 


74 Một trường phái sơ kỳ khác, phê phán Hữu bộ. 


75 Mặc dù khoa học hiện đại đã phát triển các mô 
hình cấu trúc của vật chất dường như tinh tế hơn nhiều 
So với phát kiến ban đầu này, vì vật chất được hình 
thành từ các hạt cơ bản - tuy nhiên, lập luận sau vẫn 








thật — ti mỉ đến đâu đi nữa - thì lập luận tiếp theo vẫn 
còn có giá trị. (Mặc dù khái niệm vật chát là một dang 
năng lượng gân với quan diém của Phật giáo hơn.) 


607 Vimśatika-kārikā 12. 'Nhị thập tụng' của Thế Thân 
(Vasubandhu) là kinh điển cốt tủy (locus classicus) cho 
lập trường của Duy thức (Vijfiaptimatra) cho rằng thế 
giới bên ngoài chỉ là ảnh tợ của thức (hay nói cách 
khác, rằng các khái niệm về một thế giới bên ngoài’ là 
hết sức sai làm, những gi được nhận biết chỉ là những 
ảnh tượng trong thức). 

Bản dịch tiếng Anh, xem S. Anacker, Seven Works of 
Vasubandhu (Delhi: Motilal Banarsidass, 1984) 
pp.413-421. 

Tác phẩm quan trọng của Thé Thân, cốt tủy của Duy 
thức là Trimśikā, Tam thập tụng, với nhiều chú giải mà 
Huyền Trang tập hợp dịch thành một tác phẩm tiêu đề 
Thành duy thức luận (Vijñaptimätra-siddhi), không thấy 
nguyên bản Sanskrit, và đây không phải là chú giải của 
Vim$atika-kàrika, Nhi thập tung. 


608 Đối với một nhà Trung luận, các tuyên bó nhu 
vậy là đồng nghĩa với kháng định rằng tâm sát-na tồn 
tại, và như vậy các nhà Duy tâm luận và Du-già hành 
trở thành mục tiêu phản bác của các nhà Trung luận. 


609 Abhidharma cổ truyền, mà các nhà Trung luận 
cho là phán giáo thuộc thời kỳ tiền Đại thừa (Duy tâm 
luận cũng vậy), thấy rằng tâm là một dòng sát-na 
tương tục của tâm (citta) và tâm sở, các yếu tố hay 
chức năng tâm lý của thức. 

Phản bác ở đây nhắm đến ý tưởng về một 'sát-na cá 
biệt: nếu một sát-na mà có thé được chia thành ba đặc 
tướng (sanh, trụ, diệt), thì nó không thực sự là một sát- 
na, và nêu nó không chiếm một khoảng thời phân theo 
nghĩa đến, vậy nó tồn tại theo nghĩa nào? 

Vấn đề được tranh luận, theo đó, ý tưởng về một 
'sát.na' kéo dài trong ba tiêu sát-na ngắn, và rồi mỗi 
tiêu sát-na ngắn này, dé hàm ngụ tánh thời gian, cũng 
phải được phân chia thành ba tiểu tiêu sát-na; lý luận 
này phạm lỗi nghịch suy vô cùng (ad infinitum). 


610 Bác bỏ 'tàm' nhu vậy thực sự là bác bỏ quan 
niệm “dòng tương tục tâm' được nhận thức như một 





particles — however minute — the following argument 
still holds valid. (Though the notion of matter as a form 
of energy is much closer to the Buddhist view.) 


606 Vim$atika-karikáà 12. The Twenty Stanzas' of 
Vasubandhu are the /ocus classicus for the Cittamatra 
position that the external world is nothing but mental 
projection (or on another interpretation, that our 
concepts of an 'external world' are deeply faulty, and 
we only ever actually experience mental phenomena). 

It is also known as Vijfiaptimatra-siddhi, ‘Proving 
Cognition-only. For an English translation, see S. 
Anacker, Seven Works of Vasubandhu (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1984) pp.413—421. 


607 For a Mãdhyamkka, such claims are tanamount 
to asserting an inherently existent moment of mind, and 
that makes them (Cittamatrins and Yogacarins) targets 
for their refutations. 


608 Traditional Abhidharma, of the pre-Mahayana 
schools (and also of the Cittamätra according to the 
Madhyamaka school) saw mind as consisting of a 
stream of momentary occurrences of the dharma 'mind 
/ awareness' (citta) and various accompanying mental 
qualities. 

The critique here is directed at the idea of a 'single 
moment: if it can be divided into three aspects (arising, 
stasis, decay), it is not really a single moment, and it if 
takes literally no time at all, in what sense does it exist? 

It is argued that the problem with the idea of a 
'moment' lasting three brief sub-moments is that these 
would divide again into three sub-sub-moments — and 
so on ad infinitum. 


609 This refutation of 'mind' actually refutes the 
notion of 'mind-stream' conceived as a one-directional 


892 





có giá tri. (Quan niệm vật chất như một dạng năng 
lượng thì gần với quan điểm của Phật giáo hơn). 


76 Nhị Thập Tung (Viméatika-kãrikä) 12. của Thé 
Hữu (Vasubandhu) là giáo điển cốt lõi Duy Thức cho 
rằng thế giới bên ngoài không là gì khác ngoài sự 
phóng chiều của tâm (hoặc hiểu cách khác, răng các 
khái niệm vé “thế giới bên ngoài” là sai làm sâu sắc và 
nhận thức của chúng ta chỉ là những ảnh ảo của thức). 

Nó còn được gọi là Duy Thức (Vijfiaptimatra-siddhi), 
“Duy chỉ là thức.” Đối với bản dịch tiếng Anh, xem S. 
Anacker, Bảy tác phẩm của Vasubandhu (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1984) trang. 413-421. 341. 


77 Đối với một nhà Trung luận (Madhyamika), những 
tuyên bố như vậy có nghĩa là khẳng định sát-na tâm 
tồn tại và điều đó khiến họ (các hành giả Duy Tâm 
Luận và hành giả Du-già) trở thành mục tiêu phản bác 
cho các nhà Trung Luận. 


78 Truyền thống Vi diệu pháp (Abhidharma), thuộc 
các trường phái tiền Đại thừa (và cả Duy tâm luận theo 
trường phái Madhyamaka) đã xem tâm như bao gồm 
một dòng sát-na tương tục của “tâm / nhận biết” (citta) 
và các tâm sở. 

Sự phê phán ở đây hướng đến ý tưởng về một “sát- 
na duy nhất:” nếu nó có thể được chia thành ba trong 
tương quan (sinh, trụ, hoại diệt) thi nó không thực sự là 
một khoảnh khắc duy nhất và nếu nó thực sự không có 
mặt cả trong ba thời thì nó tồn tại theo nghĩa nào? 

Có ý kiến cho rằng vấn đề với ý tưởng về một “sát- 
na” kéo dài trong ba khoảnh khắc phụ ngắn ngủi là 
chúng lại sẽ chia thành ba khoảnh khắc phụ khác-và 
tiếp tuc mãi nhu thé. 


79 Su bác bó “tâm” này thuc sự bác bỏ khái niém 
"dóng tám tuong tuc" duoc hinh thành nhu mót chuói 








chuỗi tương tục tuyến tính của các yếu tố tâm lý theo 
một chiêu, quan điêm của Abdhidharma. 


611 Trong khi tìm kiếm chính mình, tâm vượt qua trí, 
và nhận ra tự tánh vô phân biệt của trí. 


612 Tin rằng tất cả đều có thực, và tin rằng tất cả 
hoàn toàn không có thực. 


613 Cf. *Th.124 và *M.111. 


614 Tilopa là một dai thành tựu giả Mật tông Án-dó, 
người được coi là một 'cán bản đạo sw’ quan trọng 
trong phái Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. Lời tuyên 
bố trích từ các dohà (thành tựu ca) của ông biểu lộ bản 
chất phi ý niệm của bất nhị, ‘trí tự tri giác 
(svasamvedanä-jñãna) hoặc Phật-tâm. 


615 Sahara là một Thành tựu giả thượng sư Án-dó 
khác, cũng như Tilopa. 





linear sequence of mental events — a notion found in 
the Abdhidharma. 


610 While searching for itself, the mind transcends 
the intellect, and realizes its own non-conceptual 
nature. 


611 Cf. *Th.124 and *M.111. 


612 Tilopa was an Indian Tantric mahãsiddha, who is 
considered an important 'root-guru' in the Kagyupa 
school of Tibetan Buddhism. The statement quoted 
from of his dohàs (songs of accomplishment) 
expresses the non-conceptual nature of non-dual, 'self- 
knowing wisdom’ (svasamvedanä+ñana) or Buddha- 
mind. 


613 Saraha was another Indian siddha-guru, just like 
Tilopa. 


893 





tuyến tính của các yếu tố tinh thần -một khái niệm 
được tìm thây trong Vi diệu pháp (Abhidharma). 


80 Trong khi tìm kiếm chính nó, tâm vượt qua trí và 
nhận ra tự tánh không phân biệt của chính nó. 


81 Xem *Th.124 và *M.111. 


82 Tilopa là một đại thành tựu giả Mật tông ở Án Độ, 
người được coi là đạo sư trong trường phái Kagyupa 
của Phật giáo Tây Tạng. Câu nói được trích dẫn từ bài 
ca thành tựu (dohàs) của ông thể hiện bản chất vô 
phân biệt của không hai, “trí tuệ tự nhận thức” 
(svasamvedanä-jñãna) hay Phật tâm. 


83 Saraha là một thành tựu giả Án Độ khác, giống 
như Tilopa. 








CHƯƠNG 10 - NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHAT 
GIÁO 


THƯỢNG TỌA BO 
Hạnh phúc đời này và đời sau 


Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh trong 
cõi người là hiếm có và quý báu (*Th.59-60), chấp 
nhận thực tế có nhiều cõi trời (cuối *L.27, *Th.58), và 
xem cá hai loai tái sinh này là quá cua thién nghiép. 

Những hành động như vậy cũng dán đến mối quan 
hệ hài hòa với những người khác (ví dụ: *Th.49) cùng 
với tịch tinh và tinh lac do tu tập (*Th.139, 140, 155). 

Tát cá nhüng diéu này là mót trong nhüng muc tiéu 
của hành trì Phát giáo. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng 
là đạt được Niét-bàn, dé vượt thoát moi tái sinh trong 
tương lai và những hé quả đau khó. 


Chứng ngộ tối hậu 


Những ai đã đoạn trừ các phiền não dẫn đến tái sinh 
trong tương lai được goi là A-la-hán (xem ”Th.205— 
211). 

Người đó có thể tiếp cận với kinh nghiệm trực tiếp vé 
Niết-bàn trong đời này, và khi chết sẽ đạt được Niết- 
bàn cứu cánh. 

Các Thánh giả khác (xem *Th.199—204) dat được 
các trinh dó phát trién tám linh khác nhau, chác chán 
cũng sé dán đến quá A-la-hán, trong tối da bảy đời. 


Niết-bàn 


Niét-bàn (Pāli. nibbãna, Skt. nirvàna) là mục tiêu của 
Thánh đạo tám chỉ trong Phật giáo Thượng tọa bộ. 
Cũng như duyên khởi, vốn được xem là uyên áo và khó 
thấy (*Th. 13). 

Niét- bàn, đó là 'sự dập tắt của Tửa' tham cháp / ái 
dục, sân và si, cùng với các dau khó thân và tâm mà 
các phiền não ấy dẫn đến, bắt cứ thê thức tôn tại hữu 





CHAPTER 10: THE GOALS OF BUDDHISM 


THERAVADA 
Happiness in this and future lives 


As previously seen, Buddhism regards rebirth in the 
human realm as rare and precious (*Th.59—60), 
accepts the reality of many heavenly realms (end of 
*L.27, *Th.58), and sees both of these kinds of rebirth 
are the fruits of wholesome actions. 

Such actions also lead to harmonious relationships 
with others (e.g."Th49) along with meditative 
tranquillity and joy (*Th.139, 140, 155). 

All of these are amongst the goals of Buddhist 
practice. However, the final goal is to attain nirvana, so 
as to go beyond any future rebirths and the pains that 
these bring. 


Definitive spiritual breakthroughs 


One who attains the destruction of the defilements 
which lead to future rebirths is known as an arahant 
(see *Th.205—21 1). 

He or she has access to a direct experience of 
nirvana during this life, and at death attains final 
nirvana. 

Other 'noble ones' (see *Th.199—204) attain different 
levels of spiritual development which are certain to lead 
to arahantship within seven lives at most. 


Nirvana 


Nirvana (Pāli nibbàna, Skt nirvana) is the goal of 
Theravada Buddhism's noble eightfold path. Like 
dependent arising, it is seen as profound and hard to 
see (*Th.13). 

It is the 'extinction' of the fires’ of attachment / lust, 
hatred and delusion, and of the mental and physical 
pains that these bring in any form of conditioned 


894 





CHU'ONG 10 - MỤC TIÉU CỦA PHAT GIÁO 


THƯỢNG TỌA BỘ 
HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU 


Như đã thấy trước đây, Phát giáo xem sự tái sinh 
trong cõi người là hiếm có và quý báu (*Th.59-60), 
cháp nhận thực té của nhiều cõi trời (cuối đoạn *L.27, 
*Th.58) và xem cả hai loại tái sinh này là kết quả của 
những hành động thiện lành (nghiệp thiện). 

Những hành động như vậy cũng dẫn đến mối quan 
hé hài hòa với những người khác (ví dụ: *Th.49) cùng 
với sự tĩnh lặng và sự an lạc do tu tập thiền định 
(*Th.139, 140, 155). 

Tắt cả những điều này là một trong những muc tiêu 
của việc thực hành tu tập Phật giáo. Tuy nhiên, mục 
tiêu cuối cùng là chứng đạt được niết-bàn, để vượt 
thoát khỏi mọi sự tái sinh trong tương lai và những hệ 
quả đau đớn mà chúng mang lại. 


SỰ ĐỘT PHÁ TINH THÀN RÓT RÁO! 


Người đã kết thúc được các phiền não dán đến tái 
sinh trong tương lai được gọi là vị A-la-hán (xem 
*Th.205-21 1). 

Người đó có thé tiếp cận với trái nghiệm trực tiếp vé 
niết-bàn trong cuộc đời này và lúc chét đạt được niét- 
bàn cứu cánh. 

Những “vi thánh giả” khác (xem *Th.199-204) đạt 
được các mức độ phát triển tâm linh khác nhau, mà 
chắc chắn cũng sẽ dẫn đến quả vị A-la-hán trong vòng 
tối đa bảy đời. 


NIÉT-BÀN 


Niét-bàn (P. nibbàna, S. Nirvàna) là mục tiêu của con 
đường tám nhánh chính niệm (Bát chánh đạo) của 
Phật giáo Thượng tọa bộ. Gióng như lý tương quan, 
vốn được xem là sâu sắc và khó thá y (TTh. 19). 

Đó là sự “kết thúc” “ngọn lửa” của sự tham cháp / 
ham muốn dục vọng (tham), hận thù (sân) và si mê, 


cũng như những nói đau vé tinh thần (tám khó) và thé 








vi hay tái sanh nào. 

Khi một người thành A-la-hán, đã giác ngộ, đã đoạn 
tận tham, sân và si, Niết-bàn khởi sự được chứng 
nghiệm ngay khi đang sống. 

Khi một vị A-la-hán qua đời, có Niết-bàn vượt ngoài 
sự chết, vượt ngoài mọi mô tả (Itivuttaka 38-39). 


Th.180 Mục đích của đời sống phạm hạnh 


Ở đây, này các tỳ-kheo, thiện gia nam tử tín tâm xuất 
gia... được lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Nhưng vị 
ấy không hoan hỷ, hay thỏa mãn, với những lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng ấy. 

Không vì những lợi dưỡng, tôn kính và danh vọng 
kia, mà vị ấy khen mình, chê người, nói rằng “Ta là 
được thọ lợi dưỡng, tôn kính và danh vọng, còn các tỳ- 
kheo khác ít có lợi dưỡng, ít có danh vọng..... 

Vị ấy không mê say, tham đắm, buông lung. Sống 
không buông lung, vị ấy thành tựu giới. Do thành tựu 
giới này, mà có hoan hỷ, nhưng không tự mãn... không 
khen mình, chê người... 


Sống không buông lung, vị ấy thành tựu định. Do 
thành tựu định này, mà được hoan hỷ, nhưng không tự 
mãn... 

Do sống không buông lung, vị ấy thành tựu tri kiến. 
Do tri kiến này, mà được hoan hỷ, nhưng không tự 
mãn... Không vi tri kiến này, mà khen mình, ché 
người... 

Sống không buông lung, vị ấy thành tựu bát thời giải 
thoát. Này các tỳ- kheo, chẳng có cách nào, và sự tình 
này không thé xảy ra, rằng tỳ-kheo ấy có thé thoái thất 
phi thời gian giải thoát ây. 





existence or rebirth. 

It is experienced initially in life, when a person 
becomes an arahant, an enlightened person, with the 
destruction of attachment, hatred and delusion. 

When an arahant dies, there is nirvana beyond 
death, a state beyond description (Itivuttaka 38-39). 


Th.180 The purpose of the holy life 


Here, monks, a certain person of good family who 
has gone forth from home to a homeless life through 
faith ... obtains gains, honours and praise. They do not 
become glad, nor one who has fulfilled their resolve, 
with those gains and praise. 

Because of those gains, honours and praises they do 
not exalt themselves and disparage others, saying ‘l 
am the recipient of gains, honours and praises but 
these other monks are less known little esteemed.’ ... 

They do not become intoxicated, negligent, and 
heedless. Being heedful they succeed in achieving 
ethical discipline. Because of this success in achieving 
ethical discipline, they become glad, but are not one 
who has fulfilled their resolve. ... They do not exalt 
themselves and disparage others. ... 


Being heedful they attain success in achieving 
meditative concentration. Because of this success in 
achieving concentration they become glad, but are not 
one who has fulfilled their resolve ... 

Being heedful they attain knowing and seeing. 
Because of this knowing and seeing they become glad, 
but are not one who has fulfilled their resolve. Because 
of this knowing and seeing they do not exalt 
themselves and disparage others. ... 

Being heedful they succeed in obtaining enduring 
release. Monks, there is no way, and it is not possible 
that this monk will fall away from that enduring release. 


895 





chát (thân khó) mà các phiền não áy dẫn dắt ta đến 
hinh thức tòn tại hoặc tái sinh bát ky do tạo tác. 

Niết-bàn được trải nghiệm ban đầu trong cuộc sống, 
khi người trở thành vị A-la-hán, người giác ngộ, với sự 
kết thúc được tham, sân, si. 

Khi vị A-la-hán (arhant) chết, có niét-bàn vượt ngoài 
cái chết, một trạng thái vượt ngoài mọi sự mô tả 
(Itivuttaka 38-39). 


Th.180. Muc dích cüa dói sóng thánh khiét, pham 
hanh 


Này, các Ty-kheo, người con của một gia dinh thiện 
lương do tín tâm mà xuất gia... dat được lợi dưỡng, sự 
tôn kính và khen ngợi. Các ấy cũng không trở nên vui 
mừng, cũng không phải là người đã thỏa mãn được 
quyết tâm của họ, với những lợi dưỡng và lời khen 
ngợi đó. 

Họ không đề cao bản thân và chê bai người khác, 
không vì những lợi dưỡng, sự tôn kính và sự khen ngợi 
đó, mà nói rằng “Tôi là người nhận được lợi dưỡng, sự 
tôn kính và ca ngợi còn các Tỳ-kheo khác ít được biết 
đến, ít được xem trọng..”... 

Họ không bị say mê, tham đắm và phóng dật. Vì 
không phóng dật nên họ thành công trong việc đạt 
được giới luật đạo đức. Vì thành công trong việc đạt 
được giới luật đạo đức, họ vui mừng, nhưng họ không 
phải là người đã thỏa mãn được quyết tâm của họ... 
Họ không đề cao bản thân và chê bai người khác... 


Khi không phóng dật, họ đạt được thành công trong 
việc đạt được sự tập trung thiền định. Vì thành công 
này trong việc đạt được sự tập trung thiền định, họ trở 
nên vui mừng, nhưng họ vẫn không phải là người đã 
thỏa mãn quyết tâm của họ... 

Khi không phóng dật, ho đạt được sự thấy biết (tri 
kiến). Vì thấy biết vậy, họ trở nên vui mừng, nhưng họ 
vân không phải là người đã thỏa mãn quyết tâm của 
họ. Vì thấy vậy, nên họ không đề cao bản thân và 
không chê bai người khác... 

Khi không phóng dật, họ đạt được sự giải thoát bền 
vững. Này các Tỳ-kheo, không có cách nào, cũng 
không có khả năng vị Tỳ-kheo này sẽ thoái thoát khỏi 
sự giải thoát bền vững đó. 








Này các tỳ-kheo, ví như một người đang muốn được 
lõi cây, đang tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
đến trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy 
chặt ra lõi cây ây... [bỏ đi những phần khác kém hơn 
của cây] rôi thu lượm và biết đó là lõi cây. Và tất cả 
những gì thuộc về lõi cây cần dùng, ông nhận lấy. 


Như vậy, này các tỳ-kheo, đời sống phạm hạnh này 
không phải vì mục đích lợi dưỡng, cung kính, hay danh 
vọng, không phải mục đích (chỉ) thành tựu giới, không 
phải mục đích thành tựu định, không phải mục đích 
thành tựu tri kiến. 

Này các tỳ-kheo, mục đích của phạm hạnh này, lõi 
cây của nó, mục tiêu tối hậu của nó, là tâm giải thoát 
bất động. 


Mahã-sãropama Sutta: Majjhima-nikaya 1.193—198, 
dich Anh P.D.P. and P.H. 


Th.181 Niét-bàn: doan tán tham, sán, si 

Theo nghia don gián nhát, Niét-bàn là sw doan tán 
các phién náo. 

‘Này tôn giả Sãriputta, được nói “Niết-bàn, Niét-bàn"; 


vậy, Niét-bàn là chi?' 'Này hiền giả, Niét-bàn là sự 
đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. 


Nibbàna Sutta: Samyutta-nikaya I\V.251, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.182 Dóng nghia vói Niét-bàn 


Đoạn này mô tả muc đích của dao chủ yếu là vô vi" 


(asankhata), trong ý nghĩa đoạn tận của tham, sân và 
sỉ” rồi đưa ra các từ đồng nghĩa gợi hứng khác nhau 
cho pháp vô vi đó, tức là Niết-bàn. 

Noi khác (*Th.23), Niét-bàn được ví du như ‘bò bên 
kia' an toàn và vi diệu, còn bờ bên này tượng trưng cho 
sự nguy hiễm của luân hồi (samsàra). 





Monks it is like a man wanting heartwood, seeking for 
heartwood, who goes about in search for heartwood, 
who came to a great tree standing possessing 
heartwood, who cuts out the heartwood itself ... [rather 
than any lesser part of the tree] and takes it away 
knowing that it is the heartwood and whatever use 
there is of the heartwood for him, that he partakes of. 


Thus, monks, this holy life is not for the benefit of 
gains, honours and praise, not for the benefit of (only) 
achievement of ethical discipline, not for the benefit of 
achievement of meditative concentration, not for the 
benefit of knowing and seeing. 

Monks, the purpose of this holy life, the pith of it, the 
ultimate goal of it, is this unshakable release of mind. 


Mahaà-sáropama Sutta: Majjhima-nikaya 1.193—198, 
trans. P.D.P. and P.H. 


Th.181 Nirvana as the destruction of attachment, 
hatred and delusion 


In its simplest sense, nirvana is the destruction of the 
defilements. 


Friend Sàriputta, it is said "nirvana, nirvana". What is 
nirvana? ‘Friend, nirvana is the destruction of 
attachment, the destruction of hatred and the 
destruction of delusion.’ 


Nibbàna Sutta: Samyutta-nikaya IV.251, trans. P.D.P. 


Th.182 Synonyms for nirvana 


This passage characterises the goal of the path 
primarily as the unconditioned /  unconstructed' 
(asankhata), in the form of the ‘destruction of 
attachment, hatred and delusion' and then gives 
various inspiring synonyms for the unconditioned, one 
of which is nirvana. 

Elsewhere (*Th.23), nirvana is likened to the safe and 
delightful further shore' of a river, the hither shore 
representing the dangers of samsara. 


896 





Này các Ty-kheo, giống nhu người muốn có được lõi 
cây, tìm kiếm lõi cây, khi đi tìm lỗi cây, đến một cây, lớn 
đang đứng có lõi cây, người ấy chặt chính lõi cây ấy... 
[chứ không phải bát kỳ phần nhỏ hon nào của cây] và 
lấy đi khi biết rằng đó là lõi cây và ông ta dùng vào lõi 
cây ấy vào mọi công dụng mà ông ta cần. 


Như vậy, này các Tỳ-kheo, đời sống thánh thiện, 
hạnh thánh này không vì lợi dưỡng, sự tôn kính và 
khen ngợi, không phải vì lợi ích của (chỉ) thành tựu giới 
luật đạo đức, không phải vì lợi ích của việc thành tựu 
thiền định, không vì lợi ích của sự thấy biết (tri kiến). 

Này các Tỳ-kheo, mục đích của đời sống thánh thiện, 
hạnh thánh này, cốt lõi của nó, mục tiêu cuối cùng của 
nó, là sự giải thoát bất động. 


(Đại kinh Ví dụ lõi cây: Kinh Trung bộ I. 193-198, do 
P.D.P. dịch tiêng Anh). 


Th.181 Niết-bàn là sự kết thúc tham, sân, si 


Theo nghĩa đơn giản nhát, niét-bàn là sự kết thúc các 
phiên não. 


“Này tôn giả Xá-lợi-phất (Sáriputta), người ta nói 
"niét-bàn, niét-bàn." Vậy niét-bàn là gi?" “Này hiên giả, 
niét-bàn là sự kêt thúc tham, kêt thúc sân, két thúc si." 


(Kinh Niết-bàn: Kinh Tương ung IV. 251, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.182 Từ đồng nghĩa với niết-bàn 


yid ván này mó tá muc tiéu cüa dao chü yéu là "v 
i" (khóng có diéu kiện) (asankhata), dưới hinh thức 
"kết thúc tham, sân, si” và sau đó, đưa ra nhiêu từ đồng 
nghĩa đầy cảm hứng khác nhau cho cái vô vi đó, một 
trong sô đó là niét-bàn. 

Ở nơi khác (*Th.23), niét-bàn được ví như “bờ bên 
kia” an toàn và diệu kỳ của một dòng sông, bờ bên kia 
tượng trưng cho những nguy hiểm của sự luân hồi 
(samsaära). 








Này các tỳ-kheo, Ta sẽ nói về pháp vô vi và con 
đường dẫn đến vô vi. Và, này các tỳ-kheo, thế nào là 
vô vi? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si: đây 
gọi là vô vi.... 


Này các tỳ-kheo, Ta sẽ nói về pháp cứu cánh và con 


đường dẫn đến cứu cánh... vô lậu... chân đế... bỉ 
ngạn... xảo diệu.. 

cực kỳ khó thấy... không già (không biến hoại)... bền 
lâu (kiên có)... chiếu kiến (không thất hoại: apalokita = 
aplujjianata)... vô kiến... vô hý luận... tịch tĩnh... 

bát tử... cực diệu... cát tường... an n... ái tận... bát 
tu nghị... hy hữu... không tai hoạn... pháp không tai 
hoạn... 

Niết-bàn... không tón hại... ly tham... thanh tịnh... 
giải thoát... không chấp tàng... hòn đảo (giữ nước 
lụt)... hang án... cứu hộ... quy y... đáo bỉ ngạn. 


Asankhata samyutta: Samyutta-nikaya IV.362 and 
368-73, dich Anh P.H. 


Th.183 Niét-bàn là tói tháng lac 


Không bệnh, lợi tối thượng. Niết-bàn, lạc tối thượng. 
Tám chi, đạo tôi tượng, dân đên cõi bát tử. 


Maghandiya Sutta: Majjhima-nikaya 1.508, dịch Anh 
P.H. 


Vui thay chüng ta sóng, khóng có gi chuóng ngai 
(tham, sán, si). 
Ta sẽ hưởng hy lac, nhu chu thiên Cực Quang. 


Dhammapada 200, dich Anh P.H. 





Monks, | shall teach you the unconditioned and the 
path leading to the unconditioned. And what, monks, is 
the unconditioned? The destruction of attachment, the 
destruction of hatred, the destruction of delusion: this is 
called the unconditioned. ... 


Monks, | will teach you the uninclined and the path 
leading to the uninclined ... the without intoxicating 
inclination ... truth / reality ... the beyond ... the subtle 


the very-hard-to-see ... the undecaying ... 

. the undisintegrating ... the non-manifestive ... 
unproliferated ... the peaceful ... 

the deathless ... the sublime ... the auspicious ... the 
secure ... the destruction of craving ... the marvellous 
.. the amazing ... the unailing ... the unailing state ... 

nirvana ... the unafflicted ... non-attachment... purity 
... freedom ... the unclinging... the island (amidst the 
flood) ... the shelter ... the place of safety ... the refuge 
.. the destination. 


the lasting 
the 


Asankhata samyutta: Samyutta-nikaya IV.362 and 
368-73, trans. P.H. 


Th.183 Nirvana as the highest bliss 

Health is the highest gain. Nirvana is the highest 
bliss. 

The eightfold path is the best of paths, for it leads to 
the deathless. 

Maghandiya Sutta: Majjhima-nikãya 1.508, trans. P.H. 

Happy indeed we live, we for whom there are no 


impediments (attachment, hatred and delusion). 
Feeders on joy we shall be, like the Radiant Gods. 


Dhammapada 200, trans. P.H. 


897 





Này các Tỳ-kheo, ta sẽ dạy các vị ngươi về vô vi và 
con đường dẫn đến vô vi. Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
vô vi? Sự kết thúc tham, sự kết thúc sân; sự kết thúc 
sỉ: đây được gọi là vô vi... 


Này các Tỳ-kheo, ta sẽ dạy cho các ngươi về pháp 


cứu cánh và con đường đưa đến cứu cánh... vô lậu... 
sự thật / thực tại... cái bên ngoài... cái xảo diệu... 
cái rất khó thấy... sự bất diệt... sự bền lâu... sự 


không biến hoại (chiếu kiến)... sự không hién lộ (vô 
kiến)... sự không được sinh ra... sự an nhiên... 

sự bất từ... sự siêu phàm... sự tốt lành... sự an ổn... 
sự tiêu diệt tham ái... sự kỳ diệu (bất khả tư nghị)... sự 
tuyệt vời hy hữu... sự không đau đớn... trạng thái 
không đau đón... 

niết-bàn... sự không bị ảnh hưởng... không tham 
chấp... sự thanh tịnh... sự tự do... nơi trú án... hòn đảo 
(giữa con lũ)... nơi trú án... nơi an toàn... sự nương tựa 
(quy y)... đích đến. 


(Tương ưng Vô vi: Kinh Tương ưng IV. 362 và 368- 
73, do P.H. dich tiéng Anh). 


Th.183 Niét-bàn là phüc lac cao nhát (tói tháng 
lac) 


Sức khỏe là lợi ích cao nhất. Niết-bàn là phúc lac cao 
nhất. Con đường tám nhánh (Bát chánh đạo) là con 
đường tôt nhất, vì nó dân dên cõi bát tử. 


(Kinh Maghandiya: Kinh Trung bộ I. 508, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


Thuc su hanh phüc khi chüng ta dang sóng, chüng ta 
không có bát ky chướng ngại nào (tham, sân, si). 
Chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng niềm vui, giống 
như các thần Quang Minh. 


(Kinh Pháp cú 200, do P.H. dịch tiếng Anh). 








Th.184 Bản tánh của Niết-bàn 


Những đoạn nói tiếp nhau nói về Niết-bàn hình dung, 

trước hết, đó là vượt ngoài danh sắc hay bắt cứ gì 
trên thế gian này; và cũng vượt ngoài sự đến và đi” 
thường tương ưng với sự tái sanh, và là trạng thái 
không sở duyên, tức là không chỉ trên bắt cứ gì. 

Thứ hai, Niết-bàn vượt ngoài tham ái. 

Thứ ba, Niết-bàn không liên hệ gì đến sanh hay hữu, 
không phải là cái được tạo tác’ (kata) bởi nghiệp, và 
không phải được tao tác / cầu thành (sankhata) bởi các 
hành (sankhara). 

Thứ tư, đó là trang thái không dao động, khinh an 
vượt ngoài sự nghiêng lệch, bị uốn cong theo tham ái 
hướng đến bắt kỳ đối tượng cháp thủ nào. 


Một thời Thế Tôn trú trong vườn ông Anathapindika, 
rừng Jetavana, nước Savattht. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đang thuyết giảng cho các tỳ-kheo, khai thị, khuyến 
phát, khích lệ, khiến cho hoan hy bằng Pháp liên quan 
đến Niết-bàn. 

Các tỳ-kheo ấy nghe pháp, chú tâm, hướng tâm đến 
nó, nhiếp tâm chuyên nhất và lắng nghe. Khi ấy, Thé 
Tôn quán sát biết được điều này, thốt lên cảm hứng 
rằng: 


'Này các tỳ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, 
không có nước, không có lửa, không có gió;616 

không có hư không vô biên xứ, không có thức vô 
biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng 
phi phi tưởng xu; 817 không có đời này, không có đời 
sau, không có cả mặt trời và mặt trăng. 

Và này các tỳ-kheo, Ta nói không có đến, không có 
đi, không có trú, không có chết, không có sanh (tái 
sanh đời sau); nơi đó không có y hộ, không có chuyển 
sanh, không có sở duyên. 

Đây thực sự là đoạn tận khó.'... 





Th.184 The nature of nirvana 


These linked passages on nirvana portray it, 

firstly, as beyond ‘mind and body’ and any world. It is 
also beyond the ‘coming and going? normally 
associated with being reborn, and as an objectless 
state that is not 'supported' on anything else. 

Secondly, it is beyond any craving. 

Thirdly, it is something that has nothing to do with 
birth or a way of being, it is not ‘made’ (kata) by karma, 
and is not conditioned / constructed (sankhata) by 
volitional / constructing activities (sahkhãras) or 
anything else. 

Fourthly, it is an unagitated, tranquil state beyond any 
craving-based leaning towards any object of 
attachment. 


Once the Blessed One was living in Sāvatthī in 
Jetavana in Anathapindikas monastery. At that time 
the Blessed One was instructing the monks, causing 
them to observe, inspiring and gladdening them with 
Dhamma-talk connected with nirvana. 

Those monks there were listening to the teaching, 
paying attention, their minds directed to it, focusing all 
their thought on it and lending their ear. At that time the 
Blessed One observed this matter and uttered the 
following paeans of joy: 


‘Monks, there exists that sphere where there is 


neither earth, nor water, nor fire, nor wind;Ð14 
neither the sphere of the infinity of space, nor the 


infinity of consciousness, nor the sphere of 
nothingness, nor the sphere of neither-perception-nor- 
.615 


non-perception; neither this world nor the other 
world, nor both sun and moon. 

And there, monks, | speak neither of coming nor of 
going, nor of staying, nor of falling away, nor of arising 
(in a new rebirth); it is really unsupported, lacking in 
continued temporal existence, and objectless. This truly 
is the end of the painful.' ... 


898 





Th.184 Bàn chát cüa niét-bàn 


Những đoạn nói tiếp nhau miêu tả vé niét-bàn, 
trước hết, vượt ra ngoài “tâm trí và cơ thể” (danh sắc) 
và moi thế giới. Nó cũng nằm ngoài sự “đến và di 
thường được két hợp với sự tái sinh và là một trạng thái 
vô vật thé (không sở duyên) tức là không “dựa vào" vào 
bắt cứ thứ gì khác. 

Thứ hai, niết-bàn vượt ngoài mọi sự tham muốn. 

Thứ ba, nó là một cái gì đó không liên quan gì đến sự 
sinh khởi hoặc một cách tôn tai, nó không được "tao ra" 
(kata) bởi nghiệp và không phải được tạo tác / cấu 
thành (sarikhãra) bởi tri giác (sankhara) hoặc bát cứ 
điều gì. khác. 

Thứ tư, đó là một trạng thái tĩnh lặng, không giao 
động vượt ra ngoài mọi khuynh tham ái nào hướng đến 
bắt kỳ đối tượng dính mắc (cháp thủ) nào. 


Một lần đức Thế Tôn đang cư ngụ tại tịnh xá của ông 
Anäthapindika (Cáp-có-dóc), trong rừng Jetavana (Kỳ- 
đà), tại Sāvatthī (Xá-vệ). Lúc đó Thế Tôn đang hướng 
dẫn các Tỳ-kheo, khai thị, khuyến khích và khiến họ vui 
mừng an lạc với bài Pháp thoại liên quan đến niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo ở đó, lắng nghe giáo pháp, chú ý, 
hướng tâm trí, tập trung tất cả tư tưởng vào và lắng 
nghe. Vào lúc đó, Thế Tôn quan sát điều này và thốt 
lên những điều vui mừng sau đây: 


“Này các Tỳ-kheo, có một tinh cầu, nơi không có dát, 
không có nước, không có lửa, cũng không có gió2; 

không có hư không vô biên xứ (sự vô tận của không 
gian), cũng không có thức vô biên xứ (sự vô cùng của 
ý thức), cũng không có vô sở hữu xứ (cõi hư vô), cũng 
không có phi tưởng phi phi tưởng xứ (không-tri-giác- 
cũng không-không-tri giác)3; khóng có thé giói này 
cũng không có thé giới kia, cũng không có cả mặt trời 
và mặt trăng. 

Này các Tỳ-kheo, ta nói không có đến cũng không có 
đi, cũng không có ở, cũng không có diệt, cũng không 
có sinh (trong một kiếp tái sinh mới); nơi đó thực sự 
không được hỗ trợ, thiếu sự tồn tại liên tục theo thời 
gian (chuyển sanh) và không có đối tượng (vô vật). 
Đây thực sự là kết thúc khổ.” 








'Khó thấy, không nghiêng lệch (uốn cong theo tham 
ái). Chân đế không dễ thấy. Những ai đã 340g biét, dà 
thông dat khát ái, không có gi dé chấp .. 


'Này các ty-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, 
không bị tạo tác, không được cầu thành. Nếu không có 
cái không sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, 
không được cấu thành, thì không thé khiến cho biết, Ò 
đây, có sự xuất ly sanh, hiện hữu, bị tạo tác, bị cấu 
thành. 

Chính vì có cái không sanh, không hiện hữu, không 
bị tạo tác, không được cấu thành, nên khiến cho biết có 
xuất ly sanh, hiện hữu, bi tạo tác, bị cấu thành.'... 


'Có dao động cho ai có y chỉ (ái kiến các thứ). Không 
dao động cho ai không y chỉ. Khi không có dao động, 
thì có khinh an. Khi có khinh an, thì chẳng có nghiêng 
lệch (uốn theo tham ái). Khi chẳng có nghiêng lệch, thì 
không có đến và đi. 

Khi không có đến và đi, thì chẳng có chết và tái sanh. 
Khi không có chết và tái sanh, thì không ở đây, hay ở 
đâu khác, hay ở giữa hai nơi. Đây đích thực là đoạn 
tận khổ. 


The first, second, third and fourth Nibbãna- 
patisamyutta Suttas: Udàna 80-81, dich Anh P.D.P. 


Th.185 Niét-bàn: bát tử và bát thời 


Các đoạn này trước hết nhắn manh rằng Niét-bàn là 
‘bát tử”, tức là vượt ngoài bát cứ gì liên hệ đến sanh tử, 
và thứ đến, Niết-bàn không phải được tạo bởi con 
đường dẫn chứng ngộ, và cũng không phải là cái gì có 
sanh khởi: 

do đó Niết-bàn không phải là tòn tai mãi trong thời 
gian, mà vượt ngoài thời gian và các giới hạn của pháp 
hữu vi lệ thuộc thời gian. 





‘Difficult to see is that which does not incline to 
anything (due to craving). The truth is not easy to see. 
They have penetrated into craving and for them who 
know and see, there is nothing (to hold on to)..... 


'Monks, there exists the not born, not come into 
being, not made, and not constructed. Had there not 
been the not born, not come into being, not made, not 
constructed, there would not be made known, here, an 
escape from that which is born, come into being, made, 
and constructed. 

It is because there is the not born, not come into 
being, not made, and not constructed that there is 
made known escape from the born, come into being, 
made, and constructed.’ ... 


"There is instability for one who is attached. There is 
no instability for one who is not attached. When there is 
no instability, there is tranquillity. When there is 
tranquillity, there is no leaning (due to craving). When 
there is no leaning, there is no coming and going. 

When there is no coming and going, there is no 
falling away and arising. When there is no falling away 
and arising, one is neither here, nor elsewhere, nor in- 
between the two. This verily, is the end of the painful.' 


The first, second, third and fourth XNibbàna- 
patisamyutta Suttas: Udāna 80-81, trans. P.D.P. 


Th.185 Nirvana as deathless and timeless 


These passages firstly emphasize nirvana as that 
which is ‘deathless’, i.e. beyond anything to do with 
birth or death, and seconaly that it is not caused by the 
path that enables a person to come to realize it, and is 
not anything that arises: 

hence it is not something that exists forever in time, 
but is beyond time and the limitations of temporal, 
conditioned phenomena. 


899 





"Khó tháy là cái khóng nghiéng léch và mót phía (do 
sự tham muốn duc vong). Su thật không dễ thấy. 
Chúng đã thâm nhập vào sự thèm muốn dục vọng và 
đối với những người biết và nhìn thấy chúng thì không 
có gì (dé níu kéo).” 


“Này các Tỳ-kheo, có cái không được sinh ra, không 
được hiện hữu, không được tạo ra và không được cấu 
thành. Nếu không có cái không được sinh ra, không 
được hiện hữu, không được tạo ra, không được tạo 
thành thì sẽ không được biết đến, ở đây, có sự thoát ra 
khỏi cái được sinh ra, cái hiện hữu, được tạo ra và cấu 
thành. 

Chính vì không sinh ra, không được hiện hữu, không 
được tạo ra và không được cấu thành, nên mới khiến 
cho biết có sự thoát ra khỏi cái được sinh ra, được hiện 
hữu, được tạo ra và được cấu thành.” 


“Có sự dao động đối với ai bị tham đắm, dính mắc. 
Không có sự dao động đối với ai không bị tham đắm, 
dính mắc. Khi không có sự dao động thì có sự yên ôn, 
khinh an. Khi có sự yên ón khinh an thì không có sự 
nghiêng lệch (do tham muốn dục vọng). Khi không có 
sự nghiêng lệnh thì không có đến và đi. 

Khi không có đến và đi thì không có chết và tái sinh. 
Khi không có chết và tái sinh thì không ở đây, cũng 
không ở nơi khác, cũng không ở giữa hai nơi. Đây đích 


thực là sự kết thúc khổ. 


(Kinh Nibbãna-patisamyufta đoạn thứ nhất, thứ hai, 
thứ ba và thứ tu: Kinh Phát tự thuyết 80-81, do P.D.P. 
dịch tiêng Anh). 


Th.185 Niét-bàn là sự bát tử và bát tận 


Các đoạn này trước hết nhắn mạnh niết-bàn là “bắt 
từ,” tức là vượt ra ngoài mọi thứ liên quan đến sinh tử 
và thứ hai là nó không phải do con đường mà cho phép 
người có thê nhận ra và không phải là bắt cứ điều gì 
phát sinh: 

Do đó, nó không phải là một cái gì đó tồn tại mãi mãi 
trong thời gian, mà là vượt ra ngoài thời gian và những 
giới hạn của các hiện tượng hữu vi (có điều kiện) thuộc 
vé thời gian. 








Vị Ấy hướng tâm ra khỏi các pháp kia [năm thủ uán, 
là vô thường, khó, vô ngã] và hướng tám dên bất tử 
giới: Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu... Niét-bàn.' 


Mahaà-málunkyaputta Sutta: Majjhima-nikaya 1.435- 
436, dich Anh P.H. 


‘Dù váy, thưa Đại vương, có thé chỉ con đường tác 
chứng Niêt-bàn, nhưng chăng thê chỉ ra nhân sanh 
khởi Niét-bàn. Vi sao? Vì pháp ây (Niét-bàn) là vô vi.' 


“Tôn giả Nãgasena, có phải Niết-bàn là vô vi?' Đúng 
vậy, thưa Đại vương, Niết-bàn là vô vi; không thé y vào 
bát cứ gi dé tạo ra Niết-bàn. Không nén nói rằng, thua 
Dai vuong, Niét-bàn là dà sanh, chua sanh, hay dang 
sanh; không phái là quá khứ, vi lai hay hiện tại; không 
phải là cái được nhận thức bởi mát, tai, mũi, lưỡi, 
thân.’ 

'Nếu vậy, tôn giả Nãgasena,... Niết-bàn là cái không 
tồn tại; không có Niét-bàn.' 

'Có Niết-bàn tồn tại, thưa Đại vương. Niết-bàn được 
nhận thức bởi ý. Thánh đệ tử, hành chánh đạo, với tâm 
thanh tịnh, thù diệu, đoan trực, không bị che lắp, không 
nhiễm 6, thấy được Niét-bàn.' 


Milindapañha 270, dịch Anh P.H. 


Th.186 Niét-bàn và thức 


Đoạn này cho thấy thức trụ trên bón uán, lấy đó làm 
sở y mà tìm câu dục lạc. 


Không tham trước nơi các uán này, hay thám chí 


không tham trước cà dén chính dòng tương tục của 
thức, thức trở nén tri túc và tịch tĩnh đề cho các hành vi 
có ý hay nghiệp, binh thường di theo nó, diệt di, và 
người ây chứng đắc Niết-bàn, vì không còn thức trôi 
vào đời sống mới. 


Một đặc điểm thú vị trong đoạn này là loại thức giải 


thoát này được goi là không sở y’ và không “sở duyên), 





He turns his mind away from those states [the five 
categories of existence, seen as impermanent, painful, 
and non-Self|] and directs it towards the deathless 
element: “This is the peaceful, this is the sublime ... 
nirvana.’ 


Mahā-mālunkyaputta Sutta: Majjhima-nikāya l.435— 
436, trans. P.H. 


‘Even so, sire, it is possible to point out a path to the 
realization of nirvana, but it is impossible to show a 
cause for the arising of nirvana. For what reason? Due 
to the unconditionedness of the Dhamma.’ 


‘Venerable Nāgasena, is nirvana unconditioned?’ 
‘Yes, sire, nirvana is unconditioned; it is not made by 
anything. One cannot say of nirvana, sire, that it has 
arisen, or that it has not arisen, or that it is arisable, or 
that it is past or future or present, or that it is discernible 
by the eye, the ear, the nose, the tongue or the body.’ 


'If so, Venerable Nãgasena, ... 
that does not exist, nirvana is not.' 

'Nirvana exists, sire. Nirvana is discernible by the 
mind. A noble disciple, practising rightly, with a mind 
that is purified, exalted, straight, without obstructions, 
without worldly concerns, sees nirvana.’ 


nirvana is something 


Milindapafiha 270, trans. P.H. 
Th.186 Nirvana and consciousness 


This passage sees the pleasure-seeking involvement 
of consciousness with the other four aspects of a 
person as providing a basis or supporting objects for it 
to flow on into another rebirth. 

Without attachment to these aspects, or even to the 
very flow of consciousness, it becomes so content and 
calm that the volitional or karmic activities that normally 
accompany it cease, and a person attains nirvana, with 
no consciousness flowing into another rebirth. 

An interesting feature of this passage is that this 


900 





Người đó hướng tâm trí ra khỏi những trạng thái đó 
[năm phạm trù của sự tồn tại (năm thủ uán), được xem 
là vô thường, đau khổ và phi ngã] và hướng nó về phía 
yếu tố bất tử: “Đây là bình yên, đây là sự siêu 
phàm...là niết-bàn.” 


(Đại kinh Malunkya: Kinh Trung bó |. 435-436, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


“Mặc dù váy, thưa Đại vương, có thé chỉ ra một con 
đường dẫn đến sự chứng ngộ niết-bàn, nhưng không 
thể chỉ ra một nguyên nhân cho sự xuất hiện của niết- 
bàn. Lý do gì? Vì pháp ấy là sự vô vi.” 


“Tôn giả Nãgasena (Na-tién), niếtbàn là vô vi 
chăng?” “Vâng, thưa Đại vương, niết-bàn là vô vi; nó 
không được tao ra bởi bát cứ thứ gì. Thưa Đại vương, 
không thé nói rằng nó đã phát sinh, hoặc nó chưa phát 
sinh, hoặc nó có thé phát sinh, hoặc nó là quá khứ hay 
tương lai hoặc hiện tại, hoặc nó có thể nhận biết được 
bằng mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân.” 


“Nếu vậy, tôn giả Nagasena,.... Niết-bàn là cái gì đó 
không tồn tại, không có niết-bàn.” “Niết-bàn tồn tại, 
thưa Đại vương. Niết-bàn có thé nhận thức bằng tâm 
trí. Đệ tử bậc thánh, thực hành đúng đạo, với tâm 
thanh tịnh, cao thượng, ngay thẳng, không chướng 
ngại, không vướng bận nhiễm ô thế tục, sẽ thấy được 
niết-bàn.” 


(Kinh Mi-tiên ván đáp 270, do P.H. dịch tiếng Anh). 
Th.186 Niết-bàn và thức 


Đoạn này xem sự tham gia tìm kiếm khoái lạc của 
thức với bón tỗ hợp khác (bón. uán) của người nhu là 
cơ sở hoặc đối tượng hỗ trợ dé nó tiếp tục trôi lăn vào 
một sự tái sinh khác. 

Nếu không dính mắc vào những tó hợp (uán) này, 
hoặc thậm chí với chính dòng ý thức, nó sẽ trở nên 
thỏa nguyện (tri túc) và bình lặng đến mức các hoạt 
động của hành hoặc nghiệp thường đi cùng với nó 
chám dứt và người dat được niết-bàn, không có ý thức 
trôi lăn vào một sự tái sinh khác. 








cũng như *Th. 184 nói vé tự thân Niét-bàn. 


Tham dính nơi sắc, này các ty-kheo, thức dang trụ 
nơi sắc sẽ kiên trụ nơi sắc, có sắc là sở duyên (hay sở 
y), có sắc là y xứ, lôi kéo theo hỷ, nó sẽ đi đến tăng 
trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. Tham dính nơi thọ... 
tham dính nơi tưởng... tham dính nơi hành... lớn 
mạnh. 


Ai nói như sau, này các tỳ-kheo: 'Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ thức đến 
hay đi, chết hay tái sanh, tức tăng trưởng, tăng thịnh 
hay lớn manh’: không có trường hợp này. 


Nếu này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đoạn tham nơi sắc giới, 
do đoạn tham, mà sở duyên của nó bị cắt đứt, và 
không còn sở y, sở duyên cho thức. Cũng vậy, đoạn 
tham nơi thọ giới, tưởng giới, hành giới và thức giới 
(bình thường). 


Không sở y, thức không tăng thịnh, không hiện hành, 
được giải thoát; được giải thoát nên thức an trú; do an 
trú, nên tri túc; do tri túc, nên không ưu não; do không 
ưu não nên tự tác chứng Niết-bàn. 


Upaya618 Sutta: Samyutta-nikàya III.53—54, dịch Anh 
P.H. 


Th.187 Niét-bàn và thức quang minh, bát khả kiến 


Trong đoạn trích này, có vé đức Phật đặt một loại 
thúc vào vị trí thường được dành cho Niêt-bàn, dù răng 





liberated kind of consciousness is said to be 
'unsupported' and without an ‘object, just as *Th.184 
says nirvana itself is. 


Involved with material form, monks, a persisting 
consciousness would persist; with material form as 
object (or basis), with material form as support, with 
devotion to pleasure, it would come to growth, increase 
and abundance. Involved with feeling ... perception ... 
the volitional activities ... abundance. 


Were one to say, monks, 'Apart from material form, 
apart from feeling, from perception, from the volitional 
activities, | will show forth the coming and going of 
consciousness, or its falling away and rebirth, or the 
growth, increase and abundance of consciousness": 
that is not appropriate. 


If attachment for the element of material form, monks, 
is abandoned by a monk, by that abandonment of 
attachment, its object is cut off, and there is no support 
for consciousness. So also for attachment to the 
elements of feeling, perception, the volitional activities 
and (ordinary) consciousness. 


That unsupported consciousness has no increase, 
and is without volitional activities, released; by being 
released, it is steady; by being steady, it is content; by 
being content, he is not disturbed; not being disturbed 
he personally attains nirvana. 


UpayaÐ18 Sutta: Samyutta-nikaya 11.53—54, trans. 
P.H. 


Th.187 Nirvana and non-manifestive, radiant 


consciousness 


This passage has the Buddha apparently putting a 
kind of consciousness in the position normally taken by 


901 





Một đặc điểm thú vi của đoạn này là loai ý thức được 
giải phóng này được cho là “không được hỗ trợ” và 
không có “đối tượng,” giống như *Th.184 nói về bản 
chát niét-bàn là váy. 


Chấp dính vào hinh thức vật chát (sắc), này các Ty- 
kheo, một ý thức dang trụ nơi sắc sẽ kiên trụ nơi sắc; 
với hình thức vật chất là vật thể (hoặc cơ sở), với hình 
thức vật chất như là chỗ dựa, với sự tận tâm hoan hỷ, 
nó sẽ phát triển, gia tăng và lớn mạnh. Chấp dính với 
cảm giác (thọ).... nhận thức hay tri giác (tưởng).... các 
hoạt động tự ý (hành).... lớn mạnh. 


Có người nói rằng, này các Tỳ-kheo, “Ngoài hình 
thức vật chất (sắc), ngoài cảm giác (thọ), từ nhận thức 
hay tri giác (tưởng), từ các hoạt động theo ý muốn 
(hành), tôi sẽ chỉ ra sự đến và đi của thức, hoặc sự mắt 
đi và tái sinh của nó, hoặc sự tăng trưởng, gia tăng và 
lớn mạnh của thức:” điều đó không phù hợp. 


Này các Tỳ-kheo, nếu sự chấp dính đối với yếu tố 
của hình thức vật chất, bị một Tỳ-kheo đoạn bỏ, bởi sự 
đoạn bỏ chấp trước đó, đối tượng của nó bị cắt đứt và 
không có sự hỗ trợ cho thức. Cũng vậy, đoạn bỏ sự 
chấp dính với các yếu tố của của cảm giác (thọ), tri 
giác (tưởng), các hoạt động tự ý (hành) và thức (thông 
thường). 


Ý thức không được hỗ trợ đó không có sự gia tăng 
và không có các hoạt động mang tính chất tự ý, được 
giải thoát; bằng cách được giải thoát, nên nó ôn định 
(an trú); bằng cách ổn dinh (an trú), đó là thỏa nguyện 
(tri túc); bởi mãn nguyện (tri túc), ông ta không bị phiền 
não; không bị phiền nào, cá nhân ông ấy chứng đạt 
được niết-bàn. 


(Kinh Upaya:4 Kinh Tương ung Ill. 53-54, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.187 Niét-bàn và y thức rang rỡ, không hién lộ 
(thức quang minh, bât khả kiên) 


Đoạn này dường như đức Phật đã đặt một loại thức 
vào vị trí thường được dành cho niêt-bàn, mặc dù phân 








chú giải về đoạn này nói 'thüc' trong câu đầu chỉ cho 
Niết-bàn chỉ được nhận thức bởi thức. 

Chú ý rằng trong đoạn *Th.182, tính chát không hin 
hiện, không thê thấy, hay vô kiến (anidassana) là một 
trong những từ đồng nghĩa với vô vi' và 'Niét-bàn'. Hon 
nữa, thức vô kiến có vẻ như tương đồng với thức đã 
ngưng lai hay Tịch diệt (nirodha). 

Trong khi đoạn này nói vé thức tỏa sáng, thì một 
đoạn vé thức diệt hay “được chán đứng” (Samyutta- 
nikãya II.102) nói vé thức này như là một chùm sáng 
chẳng trụ trên bắt cứ đối tượng hữu hạn nào. 

Các ngụ ý của những đoạn này đã được tranh luận 
nhiều bởi các giới Phật giáo, vì hầu hết các vị Thượng 
tọa bộ xem hết thảy các thức là vô thường và hữu vi 
(có lẽ là do nghĩa từ Samyutta-nikaya III.25), và do đó 
chẳng phải Niết- bàn. 


Thức là không thể thấy, vô biên, và toàn diện tỏa 
sáng.619 . g 
— Ở đây, đât, nước, lửa, gió không chô đứng. 


Ở đây, dài và ngắn, tế, thô, tịnh, bát tịnh (không chân 
đứng), 


Ở đây, danh và sắc,820 đều diệt tận vô dư. 
— Bởi thức diệt, ở đây, cái này cũng diệt. 


Kevatta621 Sutta: Dĩgha-nikãya 1.223, dịch Anh P.H. 


Th.188 A-la-hán siêu việt tử giới 


Như với đức Phật, trạng thái của một vị A-la-hán vượt 
ngoài sự chết cũng không được xác định (*Th.10, 11, 
21). 

Không thé nói vi ấy ‘tôn tại, không tôn tại, vừa tòn 
tại vừa không tôn tại hay không phải vừa tôn tai vừa 
không tôn tai". 

Bắt kỳ trạng thái của vị ấy là gì, nó cũng nằm ngoài 





nirvana, though the commentary on the passage 
interprets 'consciousness' in the first line as referring to 
nirvana as something to be known by consciousness. 

Note that in passage *Th.182, the 'non-manifestive' 
or 'invisible' (anidassana) is one of the synonyms for 
the 'unconditioned' and "nirvana'. Moreover, the non- 
manifestive consciousness seems to be equated with a 
consciousness that has undergone ‘stopping? or 
'cessation' (nirodha). 

While this passage talks of a radiant consciousness, 
a passage on a ‘stopped’ consciousness (Samyutta- 
nikaya II. 102) talks of it as like a beam of light that does 
not settle on any limiting object. 

The implications of these passages have been much 
debated by Buddhists, as most Theravadins see all 
forms of consciousness as  impermanent and 
conditioned (which may be the meaning of Samyutta- 
nikaya !II.25), and thus not nirvana. 


Consciousness, non-manifestive, infinite, completely 


radiant.9! 7 


— Here it is that earth, water, fire and wind have no 
footing. 


Here long and short, coarse and fine, foul and lovely 
(have no footing), 


Here name and form918 


remainder. 
— With the stopping of consciousness, here, this is 
stopped. 


are stopped without 


KevattaÓ!9 Sutta: Digha-nikaya 1.223, trans. P.H. 


Th.188 An arahant beyond death 


As with the Buddha, the state of an arahant beyond 
death is left undefined (*Th.10, 11, 21). 

One cannot say he 'is', 'is not', ‘both is and is not' or 
‘neither is nor is not". 

Whatever his state, it is beyond existence in time. 

This verse was said by the Buddha on the death of 
the arahant Bàhiya. 


902 





Chú giải về đoạn này giải thích “thức” ở dòng đầu tiên 
là đề cập dén niết-bàn như một thứ được thức biết đến. 

Lưu ý rằng trong đoạn *Th.182, “sự không hién lộ” 
hoặc “vô kiến” (anidassana) là một trong những từ 
đồng nghĩa với "vó vi" và "niét-bàn." Hon nữa, thức 
không hiền lộ dường như được đánh đồng với một thức 
đã trải qua “sự dừng lại” hay “sự tịch diệt” (nirodha). 

Trong khi đoạn này nói về một thức rạng rỡ, một 
đoạn về thức “được dừng lại” (Kinh Tương ưng II. 102) 
nói về nó như một chùm ánh sáng không đọng lại trên 
bắt kỳ đối tượng hữu hạn nào. 

Hàm ý của những đoạn này đã được nhiều giới Phật 
giáo tranh luận nhiêu, vì hầu hết các vị Thượng tọa bộ 
đều xem các dang thức là vô thường và hữu vi (có thé 
là do ý nghĩa trong Kinh Tương ưng Ill. 25) và do đó, 
không phải là niết-bàn. 


Thức, không hién lộ, vô biên, hoàn toàn tỏa sáng 
rạng rỡ. - - 
- Tại đây, đât, nước, lửa và gió không có chỗ đứng. 


Tại đây dài và ngắn, thô và tế, bát tịnh và tịnh (không 
có chỗ đứng), 


Ở đây, danh (tên) và sắc (hình thức) đều kết thúc 
vô dư. 
- Với thức diệt, ở đây, cái này cũng diệt. 


(Kinh Kiên có (Kevatta):7 Kinh Trường bộ |. 223, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


Th.188. A-la-hán vượt ngoài sự chết 


Cũng như đối với đức Phật, trạng thái của vi A-la-hán 
(arhant) vượt ngoài sự chết cũng không được xác định 
(*Th. 10,11, 21). 

Không thé nói vị ấy “tôn tại,” “không tôn tại,” “vừa tồn 
tại vừa không tồn tại” hoặc “không phải vừa tôn tại vừa 
không tồn tai." 

Dù trang thái của vị áy là gì, nó cũng nằm ngoài sự 








hiện hữu trong thời gian. : - 
Bài kệ này được đức Phật nói vé sự chêt của A-la- 
hán Bahiya. 


Nơi đất, nước, lửa, gió không chỗ trụ, 

không có sao sáng, cũng không có mặt trời chiếu 
sáng. 

không ánh sáng mặt trăng, cũng không bóng tối. 

Khi án sĩ tự biết, là bà-la-môn tịch mặc giải thoát sắc, 
vô sắc, lạc và khổ. 


Báhiyena Sutta: Udãna 9, dịch Anh P.H. 


DAI THUA 
Hanh phüc dói này và dói sau 


Người theo Dai thừa, cũng như theo Thượng tọa bộ, 
thấy những thiện nghiệp dẫn đến hạnh phúc lớn hơn 
trong đời này và dẫn đến những tái sanh tt. 

Tuy nhiên, chú trọng tám từ bi, có nghĩa là tập trung 
nhắn mạnh vào những hành động mang lại hạnh phúc 
và giảm bớt sự đau khó cho những chúng sanh khác. 

Người đi theo con đường của Bồ-tát thậm chí sẵn 
sàng từ bỏ việc tái sinh ở những cảnh giới tốt đẹp đề có 
thé ở trong thé gian này mà giúp đỡ chúng sinh; và 
tương tự như vậy, thậm chí sẵn sàng tái sinh ở địa 
ngục dé có thé giúp đỡ chúng sinh ở đó. 


Cũng có quan niệm rằng, một số những đức Phật 
trong cõi Tịnh độ, đặc biệt là đức A-di-đà, đã thiết lập 
những cối Tịnh độ, những điều kiện tuyệt vời dẫn đến 
an lạc, và là nơi lý tưởng đề tu tập chứng ngộ. 

Vãng sinh ở những cảnh giới như vậy đòi hỏi phải có 
Tín, mà cũng dựa trên tha lực cứu độ của Phật hữu 
duyên (đức Phật ở cảnh giới đó). Nhiéu Phát từ binh 
dân ở Đông Á khao khát vãng sinh vé cánh giới như 
vậy. 





Where water, earth, fire and wind find no footing, 

there stars do not shine, nor is the sun apparent, 

There the moon appears not, no darkness is there 
found. 

So when the sage knows by himself, a brahmin by 
his sage-hood, 

Then he is freed from form and the formless, from 
pleasure and from pain. 


Bàhiyena Sutta: Udãna 9, trans. P.H. 


MAHAYANA 
Happiness in this and future lives 


Mahayana Buddhists, like Theravada Buddhists, see 
wholesome actions as leading to greater happiness in 
this life, and to good rebirths. 

The central emphasis on compassion, though, means 
that a great deal of emphasis is placed on actions that 
bring happiness to, and reduce the suffering of, other 
people, other beings. 

The person who takes the path of the bodhisattva is 
even willing to forego heavenly rebirths in order to work 
in this world to benefit others, and is likewise even 
willing to be reborn in a hell so as to be able to aid 
beings there. 


There is also the idea that certain heavenly Buddhas, 
especially Amitàbha, have prepared ‘Pure Lands’, 
where the conditions are inspiring, | wonderful, 
conducive to great happiness, and ideal for attaining 
awakening. 

Hebirth in such a realm is seen to require great faith, 
but also draws on the saving power of the relevant 
Buddha. Many ordinary Buddhists in East Asia aspire 
for rebirth in such a realm. 


903 





tồn tai trong thời gian. : 
Câu này được đức Phát nói vé cái chết của A-la-hán 
Bahiya. 


Nơi nước, đất, lửa và gió không có chỗ đứng, ở đó, 
các ngôi sao không chiếu sáng, cũng không thấy mặt 
trời. Ở đó mặt trăng không xuất hiện, cũng không tim 
thấy bóng tối ở đó. 

Vì vậy, khi nhà hiền triết tự biết, một Bà-la-môn tự 
biết bởi quả vị thánh, 

Vậy là, vị áy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc, khỏi 
lạc và khổ. 


(Kinh Bahiyena: Kinh Phật tự thuyết 9, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


ĐẠI THỪA 
HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU 


Các Phật tử phái Đại thừa, cũng như Phật tử phái 
Thượng tọa bộ, coi những hành động thiện nghiệp là 
dẫn đến hạnh phúc lớn hơn trong cuộc đời này và dẫn 
đến tái sinh tót dep. 

Tuy nhiên, sự chú trọng vào tâm từ bi có nghĩa là sự 
tập trung nhắn mạnh vào các hành động mang lại hạnh 
phúc và giảm bớt dau khó cho người khác, các chúng 
sinh khác. 

Người đi theo con đường của BÓ-tát (bodhisattva) 
thậm chí sẵn sàng từ bỏ các kiếp tái sinh trong cảnh 
giới vị trời tốt dep dé hành dao trong thé giới này nhắm 
làm lợi ích cho người khác và tương tự như vậy thậm 
chí sẵn sàng tái sinh trong một địa ngục đề có thể cứu 
giúp chúng sinh ở đó. 


Cũng có ý kiến cho rằng một số vị Phật (Buddha) 
trên cõi Tịnh độ, đặc biệt là đức A-di-đà (Amitabha), đã 
thiết lập cõi “Tịnh độ,” nơi có những điều kiện đầy cám 
hứng, tuyệt vời, dẫn đến hạnh phúc an lạc lớn lao và lý 
tưởng dé dat được sự chứng ngô, tinh thức. 

Tái sinh trong một cảnh giới như vậy được xem là đòi 
hỏi phải có tín tám manh mẽ, nhưng cũng cán đến sức 
mạnh cứu độ của đức Phật hữu duyên. Nhiều Phật tử 
bình dân ở Đông Á khao khát được tái sinh trong một 
cảnh giới như vậy. 








Chứng ngộ tối hậu 


Đối với một người theo Đại thừa, phát tâm BÓ-dé là 
phát nguyện mong thành Phật quả, vì lợi ích của những 
chúng sinh đau khó khác, là một thời diém then chốt 
của tu tập. 

Sau đó là kiến đạo” có cái nhìn trực tiếp vào bản 
chát trống rỗng nhưng huyền diệu của tự tánh, hành 
giả nhập vào địa thứ nhất trong mười địa của Thánh 
Bô-tát. 

Cho đến địa thứ bảy, hành giả đạt đến trình độ tương 
tự với A-la-hán. 

Vào cuối BÓ-tát đạo lâu dài vô tán, Phật quả viên 
mãn tự nhiên thành. 


Niết-bàn 


M.151 Niết-bàn là thường nhưng chẳng phải đoạn 
kiến, cũng chẳng phải thường kiến mà người ta 
cháp trước 


Đoạn này nhẫn mạnh rằng trong bón thánh dé, chỉ có 
đề thứ ba, tương đương với Niết-bàn, là thường. 

Kinh tiếp tục diễn giải như thế nào mà phàm phu 
nhận thức sai làm Phật pháp, và không công nhận 
người chưa giác ngộ còn phải tái sinh luân hồi, xem 
Niết-bàn như là hữu thé tôn tai thường hằng, và cũng 
thấy dòng sát-na tương tục của tám trong hiện thé như 
một thực tại thường hằng. 


Bạch Thế Tôn, trong bốn thánh đế này, ba là vô 
thường, một là thường. Vì sao? Vì ba dé thuộc vào 
tướng hữu vi. 

Những gì thuộc vào tướng hữu vi, là vô thường; 
những gì vô thường, là pháp hư vọng. Những gì là 
pháp hư vọng, không phải là đế, không phải là thường, 
không phải là chỗ quy y. 





Definitive spiritual breakthroughs 


For a Mahaàyàna Buddhist, the arising of the 
awakening-mind (bodhi-citta), as a deep aspiration to 
attain Buddhahood, for the sake of other suffering 
beings, is a key moment of spiritual development. 

Then there is the ‘path of seeing’, where a direct 
insight into the empty but amazing nature of reality, 
brings a person to the first of the ten stages of the path 
of the noble bodhisattva. 

At around stage seven of this path, a person reaches 
a level akin to that of the arhant. 

At the end of the hugely long bodhisattva path, 
perfect Buddhahood itself beckons. 


Nirvana 


M.151 Nirvana is permanent, but it is neither the 
annihilation nor the eternal existence of one who 
attains it 


This passage emphasizes that of the four Truths of 
the Noble Ones, only the third, which is equivalent to 
nirvana, is permanent. 

It goes on to describe how ordinary people 
misunderstand Buddhist teachings and deny the rebirth 
of the unawakened, see nirvana as eternal existence, 
and also see the flow of momentary consciousnesses 
in life as a permanent entity. 


Blessed One, among these four Truths of the Noble 
Ones, three are impermanent, and one is permanent. 
Why is this? lt is because three of them are 
conditioned, and anything which is conditioned is 
impermanent. 

Anything which is impermanent is deceptive in 
nature. Anything which is deceptive in nature is untrue, 


904 





SỰ ĐỘT PHÁ TINH THÀN RÓT RÁO8 


Đối với một Phật tử phái Đại thừa, sự phát sinh tâm 
giác ngộ (tâm bó-dé, bodhi-citta), như một nguyện vọng 
sâu xa để đạt được Phật quả, vì lợi ích của những 
chúng sinh đau khó khác, là thời điểm then chốt của sự 
tu tập, phát trién tâm linh. 

Sau đó, là "con đường của cái thấy” (kiến đạo), nơi 
mà cái nhìn sâu sắc trực tiếp vào bản chất trống rỗng 
nhưng huyền diệu của thực tại (tự tánh), đưa người tu 
đến bước đầu tiên (địa thứ nhất) trong mười giai đoạn 
(mười địa, thập địa) của con đường thánh của Bồ-tát 
(bodhisattva). 

Vào khoáng giai đoạn bảy (dia thứ bảy) của con 
đường này, người tu đã đạt đến cắp độ tương tự như 
cáp độ của A-la-hán (arhant). 

Vào cuối con đường tu BÓ-tát vô cùng dài, Phát quả 
viên mãn tự nhiên thành. 


NIÉT-BÀN 


M.151 Niét-bàn là thường hằng, nhung không 
phải là sự hủy diệt (đoạn kiến) cũng không phải là 
sự tồn tại vĩnh viễn (thường kiến) của người đạt 
được nó 


Đoạn này nhắn mạnh rằng trong bón chân lý Thánh, 
chỉ có chân lý thứ ba, tương đương với niét-bàn, là vinh 
vién (thường hằng). 

Nó tiếp tục mô tả cách người thường (phàm phu) 
hiểu sai giáo pháp Phật giáo và phủ nhận sự tái sinh 
luân hói của người chưa giác ngộ, coi niét-bàn là tòn tại 
vĩnh cửu (thường tồn) và cũng xem dòng sát-na ý thức 
nhất thời trong cuộc sóng như một thực thé thường 
hàng. 


Bach Thé Tón, trong bón chán ly Thánh này, có ba 
chân lý là vô thường và một chân lý là thường hằng. Vì 
sao vậy? Đó là bởi vì ba trong số chúng là hữu vi (có 
điều kiện) và bát cứ điều gì hữu vi là vô thường. 

Bất cứ điều gì là vô thường đều là lừa dối về bản 
chất (hư vọng). Bất cứ điều gì lừa dối về bản chất đều 
không có thật, vô thường và không phải là nơi nương 








Do đó, khó dé, tập dé, đạo dé không phải là đệ nhất 
nghĩa đê, không phải là thường, không phải là chó quy 
y. 


Một khó diệt dé lia tướng hữu vi. Lia tướng hữu vi, 
nén là thường. Thường nên, không phải là pháp hu 
vọng. 

Không phải là pháp hư vọng nên là đế, nên là 
thường, là chỗ quy y. Cho nên diệt đề là đệ nhất nghĩa 
đê. 


Bát tu nghi, là diệt đế, vượt ngoài đối tượng của hết 
thảy tâm thức của chúng sinh, và cũng không phải 
cảnh giới trí tuệ của hết thảy A-la-hán và Bích-chi-phật. 

Cũng như người mù bẩm sinh không thấy được các 
sắc, con nít bảy ngày không thấy được mặt trời. Khổ 
diệt đế cũng như vậy, không phải là sở duyên của tâm 
thức của hết thảy phàm phu, cũng không phải là cảnh 
giới trí tuệ của hai thira.622 


Thức của phàm phu là sự điên đảo của hai kiến 
chấp. Trí của hết thảy A-la-hán và Bích-chi-Phật thì vốn 
thanh tịnh. 

Biên kiến, là phàm phu đối với năm thủ uẫn mà thầy 
là ngã, vọng tưởng chấp trước, sinh ra hai kiến chấp, 
đó gọi là biên kiến; tức là thường kiến và đoạn 
kién.623 


Thấy rằng các hành là vô thuóng, 824 áy là đoạn kiến 
chứ không phải chánh kiến. Thấy rằng Niết-bàn là 
thường, ấy là thường kiến chứ không phải chánh kiến. 

Do vọng tưởng kiến chấp cho nên chủ trương như 
vầy: đối với các căn ở nơi thân, phân biệt, tư duy thấy 
rằng trong hiện tại chúng hủy hoại, mà không thấy 
dòng tương tục của sự hữu, do đó khởi lên đoạn kiến. 





impermanent, and not a refuge. 

Therefore, the Truths of the Noble Ones — what is 
painful, its origination, and the path — are not ultimate 
reality. They are impermanent. They are not refuges. 


Only one of the Truths of the Noble Ones, the 
cessation of what is painful, is not conditioned, and is 
therefore permanent. Anything which is permanent is 
not deceptive in nature. 

Anything which is not deceptive in nature is really 
true and permanent. l† is a refuge. Therefore, the 
Truths of the Noble Ones that is the cessation of what 
is painful is the ultimate reality. 


The reality of cessation is inconceivable. It passes 
beyond the reach of the conscious mind of all living 
beings, and neither is it within the realm of 
understanding of any arhant or solitary-buddha. 

Just as people who are born blind cannot see colour, 
or a seven-day-old child cannot see the disc of the sun, 
the reality of cessation is not part of the realm of 


understanding of the Two Vehicles.820 


The consciousness of ordinary people is distorted by 
two wrong views. The understanding of all arhants and 
solitary-buddhas has been purified. 

Ordinary people mistakenly adhere to the view that 
there is an essential self in relation to the five grasped- 
at categories of existence, and thus give rise to two 


opposing views, annihilationism and eternalism.$?' 


These are the extreme views. 


Seeing phenomena as impermanent822 is the 
amnihilationist view, not right view. Seeing nirvana as 
eternal personal existence is the eternalist view, not 
right view. 

Because of deluded wrong views, they make 
distinctions, they reflect upon the faculties of their 
bodies and see that they are decaying in this very 


905 





tua. 

Do đó, chân lý Thánh - khó là gi (khó dé), nguồn góc 
của khó (tập dé) và con đường (dao dé) - không phải là 
thực tại tối hậu. Chúng vô thường. Chúng không phải 
là nơi nương tựa. 


Chỉ có một trong những chân lý Thánh, sự chám dứt 
của những gi đau khó (khổ diệt dé), là vô vi và do đó, 
là thường hằng. Bất cứ điều gì là thường hằng, nên 
không phải là lừa dối về bản chất (không hư vọng). 

Bất cứ điều gì không lừa dối về bản chất đều thực sự 
đúng (chân dé) và thường hằng. Nó là một nơi nương 
tựa. Do đó, chân lý Thánh là sự chám dứt của những 
gi dau khổ (diệt dé) là thực tại tối hậu. 


Thực tại của sự chám dứt đó (khổ diệt đế) là không 
thể nghĩ bàn. Nó vượt ra ngoài tầm với của tâm trí có ý 
thức của tất cả chúng sinh và nó cũng không nằm 
trong lãnh vực của sự hiểu biết về bát kỳ vi A-la-hán 
hay Phật Độc giác (Bích-chi-Phật) nào. 

Giống như những người mù bẩm sinh không thể nhìn 
thấy màu sắc, hoặc một đứa trẻ bảy ngày tuổi không 
thé nhìn thấy được mặt trời, thực tế của sự chấm dứt 
(khổ diệt đế) không phải là một phần của cảnh giới 
hiểu biết của hai thừa.3 


Ý thức của người bình thường (phàm phu) bị bóp 
méo bởi hai quan điểm sai lầm (tà kiến). Sự hiểu biết 
của tất cả các A-la-hán và các Phật Độc giác đã được 
thanh tịnh. 

Những người thường (phàm phu) tuân thủ tà kiến 
cho rằng có một bản thể cái ngã liên quan đến năm 
phạm trù tồn tại (năm thủ uán) và do đó, làm nảy sinh 
hai quan điểm đối lập, thuyết tiêu diệt (đoạn kiến) và 
thuyết vĩnh cửu (thường kiến) !Ũ, Đây là những quan 
điểm cực đoan. 


Xem hiện tượng là vô thuóng!!, là quan điểm đoạn 
kiến, không phải là chính kiến. Xem niết-bàn là tồn tại 
cá nhân thường hằng là quan điểm thường kiến, không 
phải là chính kiến. 

Vì vọng tưởng sai lầm, họ phân biệt, họ quán chiếu 
các giác quan cơ của thân mình và thấy rằng chúng 
đang hư hoại ngay trong khoảnh khắc này, nhưng họ 








Vì vọng tưởng kiến chấp vậy. Đối với tâm tương tục 
mà ngu tôi, không tỏ rõ, không biêt cảnh giới ý thức có 
gián đoạn trong từng sát-na, nên khởi thường kiến. 625 
Vi do vong tưởng kiến chấp váy. 


Vọng tưởng kiến chấp này, đối với nghĩa kia, hoặc 
thái quá hoặc bát cập, phát sinh phân biệt với những ý 
tưởng dị biệt, hoặc cho là đoạn hoặc cho là thường. 

Chúng sanh điên đảo, đối với năm thủ uán vốn vô 
thường mà tưởng là thường, vốn khó mà tưởng là lạc, 
vô ngã tưởng là ngã, bát tịnh tưởng là tinh. 


Srimáladevi-simhanada Sūtra, Taishõ vol.12, text 
353, chs.10-12, pp.221c25-222a20; cí. Vol.11, text 310, 
pp. 677a29-b23, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.152 Niết-bàn tạm thời và Niết-bàn cứu cánh 


Đoạn này nêu rằng khi đức Phát nói vé Niét-bàn hiện 
thế và Niễt-bàn vượt ngoài sự chết như các A-la-hán 
chứng đắc, đó là Phật chỉ thuyết Niết-bàn tạm thời, với 
mục đích khích lệ. Mục đích thực sự, Niết-bàn chân 
thật, chỉ đạt được khi đã thành một vị Phật viên mãn. 

Vì vậy chi có một thừa duy nhát dẫn đến cứu cánh 
cao nhất, chứ không phải ba thừa dẫn đến việc thành 
A-la-hán, Bích-chi-phật, hoặc, ở đỉnh cao của BÓ-tát 
dao, thành Phật viên mán.826 Con đường cuối cùng là 
cho tất cả. 


Bằng các phương tiện thiện xảo của mình, này các 
tỳ-kheo, chư Như Lai, các bậc A-la-hán, thời xa xưa 
biết chúng sanh giới, bị lôi cuốn chí hướng hạ liệt, đắm 
mình trong vũng bùn ái dục. Vì vậy, này các tỳ-kheo, 
Như Lai thuyết Niết-bàn, khiến cho tín thọ, thắng giải. 





instant, but they do not see their continuity. 

Because of this, they hold to the view of 
annihilationism. Because of deluded wrong views, 
being blind and foolish, they do not understand, they do 
not recognize the momentarily discontinuous realm of 
consciousness in the continuum of the mind. Because 


of this, they hold to the view of eternalism.823 


These wrong views towards those objects, which 
either go too far or do not go far enough, lead one to 
making mistaken distinctions, and to either eternalism 
or annihilationism. 

In the five grasped - at categories of existence, living 
beings with distorted minds see what is impermanent 
as permanent, what lacks an essential self as 
possessing an essential self, what is painful as 
pleasurable, and what is impure as pure. 


Šrimãlãdevi-simhanãda Sūtra, Taisho vol.12, text 
358, chs.10-12, pp.221c25-222a20; cf. Vol.11, text 310, 
pp. 677a29-b23, trans. T.T.S. and D.S. 


M.152 The provisional and the final nirvana 


This passage proposes that when the Buddha had 
taught about nirvana in life and nirvana beyond death 
as what arhants attain, he was only giving a provisional 
teaching, so as to encourage people. The real goal, the 
real nirvana, is attained on becoming a perfectly 
awakened Buddha. 

Thus there is only ‘one vehicle’ which will take all to 
the highest goal, not three vehicles leading to 
becoming an arhant, a solitary-buddha, or, at the 
culmination of the bodhisattva path, perfectly awakened 


Buddhahood.ÊZ* The last path is for all. 


Through their skill in means, monks, the Tathagatas, 
the arhants of ancient time knew that the realm of living 
beings was attracted to what is inferior, wallowing in the 
mud of sensual desire. This, monks, is why the 
Tathàgata speaks of nirvana, to engage their interest. 


906 





khóng thấy. sự tương tục của chúng. 

Bởi vì điều này, họ giữ quan điểm đoạn kiến. Do si 
mê tà kiến, vì mù quáng, ngu si nên họ không hiểu, 
không nhận ra cảnh giới tâm thức nhất thời không liên 
tục trong dòng tương tục của tâm. Bởi vì điều này, mà 
ho giữ quan điểm thường kién12. 


Những quan điểm sai lầm này đối với những đối 
tượng đó, hoặc đi quá xa hoặc không đi đủ xa, dẫn 
người ta đến sự phân biệt sai lầm và hoặc quan điểm 
thường kiến hoặc quan điểm đoạn kiến. 

Trong năm phạm trù tồn tại được nắm bắt (năm thủ 
uán), những chúng sinh có tâm trí méo mó xem cái vô 
thường mà tri giác là thường, cái thiếu bản thể thiết 
yếu (vô ngã) tri giác là cái ngã thiết yếu, cái đau khổ tri 
giác là an lạc và cái bắt tịnh tri giác là tịnh. 


(Kinh Thắng Man, Đại Chánh tập 12, đoạn 353, chs. 
10-12, tr. 221c25-222a20; tham chiêu tập 11, đoạn 
310, tr. 677a29-b23, do T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.152 Niét-bàn tạm thời và niết-bàn cứu cánh 


Đoạn này nêu rằng khi đức Phật dạy vê niết-bàn 
trong đời và niết-bàn vượt ngoài sự chết như những gì 
các A-la-hán chứng đạt được thì Ngài chỉ đưa ra một 
giáo pháp tạm thời, với mục đích khuyến khích mọi 
người. Mục đích thực sự, niết-bàn chân thật, chỉ đạt 
được là trở thành vị Phật hoàn toàn giác ngộ. 

Vì vậy, chỉ có “một thừa” sẽ đưa tắt cả đến mục tiêu 
cao nhát, không phải ba thừa dẫn đến việc trở thành vị 
A-la-hán, vị Phật độc giác, hoặc ở đỉnh cao của con 
đường Bồ-tát, là Phát quả viên mãn. Con đường cuối 
cùng cũng là dành cho tắt cả. 


Này các Tỳ-kheo, thông qua kỹ năng phương tiện 
của minh, chư Phật Như Lai ( Taihãgafa), các A-la-hán 
thời xa xưa biết rằng cảnh giới của các chúng sinh bị 
lôi cuốn bởi những gì thấp kém (hạ liệt), chìm trong 
vũng bùn của ham muôn dục vọng (ái dục). Này các 
Tỳ-kheo, đó là lý do Như Lai nói về niết-bàn, để thu hút 
sự quan tâm của các chúng sinh. 








Này các tỳ-kheo, ví như có một con đường hiểm khó 
vượt qua, dài năm trăm do-tuần, và có một nhóm đông 
người muốn vượt qua con đường đó để đến chỗ có 
kho tàng đại bảo. 

Họ được dẫn đạo bởi một hướng đạo trí tuệ, đa văn, 
thông minh, có tài và thiện xảo đối với những khó khăn 
trong việc băng rừng. Vị này dẫn nhóm đồng hành vào 
rừng, nhưng mọi người dần mệt mỏi và kiệt sức, lo sợ, 
và nói rằng, 

'Hói vị thánh giả hướng đạo, chúng tôi mệt mỏi và 
kiệt sức, run sợ lo không thể về lại. Chúng tôi muốn 
quay về. Con đường rừng khó di này quá dài! 


Rồi, này các tỳ-kheo, vị hướng đạo biết các phương 
tiện thiện xảo dé vận dung cho những người muôn 
quay về, nghĩ rằng, 'Không thể để cho những kẻ đáng 
thương này bỏ tàng đại bảo vì chuyện này.’ 

Thấu hiểu như vậy, vị ấy dùng phương tiện thiện xảo 
và bằng thần thông hóa hiện ra một tòa thành rộng lớn, 
cách trung tâm khu rừng một trăm, 627 hai trám hay ba 
trăm do-tuàn. Rồi vị ấy nói với mọi người rằng, 

'Chớ sợ. Chớ quay về. Đây là một nước lớn. Các 
người có thể nghỉ ngơi ở đây. Các người có thể làm 
những gì mình cân ở đây. Các người có thê chứng đắc 
Niết-bàn ở đây. Hãy dạo chơi ở đây và nghỉ ngơi. Khi 
các người đã làm xong những gì mình cần, các người 
hãy tiếp tuc đi đến chỗ kho tàng dai bảo. 


Rồi, này các tỳ-kheo, những người đó, một cách 
đáng kinh ngạc và kỳ diệu, có cảm tưởng cuối cùng du 
hành xuyên qua được đoạn đường rừng khó di, và nói, 
'Chúng tôi đã thoát khỏi con đường rừng khó đi, và 
chúng tôi sẽ trú tại đây trong Niét-bàn.' 

Rồi, này các tỳ-kheo, những người kia vào thành 
được hóa hiện bởi thần thông, và biết mình đã vào. Họ 
biết mình đã được cứu. 

Rồi vị hướng đạo nghĩ, 'Họ đã bỏ ý định quay về', và 
khi vị ấy thấy họ đã nghỉ ngơi đủ, bèn khiến ngôi thành 
được hóa hiện bằng phương tiện thần thông của mình 
biến mắt. 





Monks, it is as if there were a difficult forest path five 
hundred leagues in length, and that there were a large 
group of people who wanted to travel this path to obtain 
a great treasure. 

They have a guide who is wise, learned, clever, 
capable, and skilled in the difficulties of travelling 
through the forest. He leads the company into the 
forest, but the people become wearied and exhausted, 
trembling with fear, and say to him, 

‘Noble guide, leader, we are wearied and exhausted, 
trembling with fear from not turning back. We are going 
to turn back. This difficult forest path is so long" 


Then, monks, the guide who knows the kind of skill in 
means to apply to people who are turning back, thinks, 
"These poor people mustn' fail to obtain the great 
treasure because of this.’ 

Out of empathy, he applies skill in means and with 


his supernormal powers manifests a city925 one 
hundred, two hundred, or three hundred leagues away 
in the middle of the forest. He then says to the people, 

'Do not be afraid. Do not go back. This is a great 
country. You can rest here. You can do whatever you 
need to do here. You can attain nirvana here. Take a 
stroll here and rest. When you have done what you 
need to do, you can go on to the great treasure.’ 


Then, monks, those people  astonishingly, 
miraculously, manage to travel the difficult forest path, 
and say, 'We are free of this difficult forest path, and we 
will dwell here in nirvana.' 

Then, monks, those people enter that city which had 
been manifested by supernormal powers, and know 
that they have arrived. They know that they are saved. 

Then the guide thinks, ‘They have been rescued from 
turning back', and, when he sees that they have rested, 
he makes the city which he had manifested by means 
of his supernormal powers disappear. 

When he has made it disappear, he says to the 


907 





Này các Ty-kheo, cứ như thé có một con đường rừng 
khó khăn dài năm trăm do- tuần và có một nhóm lớn 
người muốn đi trên con đường này dé đến chó có một 
kho báu lớn. 

Họ có người dẫn đường trí tuệ, đa văn, thông minh, 
có năng lực và có kỹ năng khéo léo vượt qua những 
khó khán khi đi xuyên rừng. Vị này dán cả nhóm đông 
đồng hành vào rừng, nhưng mọi người dần trở nên mệt 
mỏi và kiệt sức, run ráy vì sợ hãi và nói với vi ấy rằng: 

"Hói vi đạo su dẫn đường cao quý, vị lãnh đạo, 
chúng tôi đã mệt mỏi và kiệt sức, run ráy vì sợ hãi lo 
không thể quay về được. Chúng tôi muốn quay trở về 
lại. Đường rừng gian nan này dài quát” 


Sau đó, này các Tỳ-kheo, vị hướng đạo đó biết loại 
kỹ năng phương tiện có thể áp dụng cho những người 
đang muốn quay về, vị ấy nghĩ rằng, "Không thé dé cho 
nhüng ké dáng thuong này dánh mát kho báu lón vi 
điều này. 

“Với sự đồng cảm, vị ấy sử dụng kỹ năng phương 
tiện và với sức mạnh thần thông của mình hóa hiện ra 
một thành trì! cách đó một trăm, hai trăm hoặc ba 
trăm do-tuần ở giữa khu rừng. Sau đó, ông ta nói với 
mọi người, 

"Chó sợ. Chớ quay lại. Đây là một đất nước tuyệt 
vời. Các ngươi có thé nghi ngoi tai dáy. Các nguoi có 
thé làm bát cứ điều gi minh cần làm ở đây. Các ngươi 
có thể chứng đắc hay đạt được niết-bàn ở đây. Hãy đi 
dạo ở đây, và nghỉ ngơi. Khi các ngươi đã làm xong 
những gì các nguoi cần làm thì các nguoi có thé đi tiếp 
đến chỗ có kho báu lớn.” 


Rồi, này các Tỳ-kheo, những người đó, có cảm 
tưởng kinh ngạc, kỳ diệu, rằng họ đã đi được con 
đường rừng khó khăn và nói, “Chúng tôi thoát khỏi con 
đường rừng khó đi rồi và chúng tôi sẽ an trú ở đây, 
trong niết-bàn”. 

Sau đó, này các Tỳ-kheo, những người đó vào thành 
trì đã được hóa hiện bởi thần thông và biết rằng họ đã 
đến đó. Họ biết rằng họ đã được cứu. 

Sau đó, vị hướng đạo nghĩ. rằng, “Họ đã bỏ ý định 
quay về” và khi ông ta thấy rằng họ đã nghỉ ngơi đủ, 
ông ta khiến cho thành trì mà ông ta đã hóa hiện bằng 
thần thông của mình biến mắt. 








Khi vị ấy khiến nó bién mát, vị ấy nói với mọi người, 
'Hãy đến đây, này các bạn hiền. Kho tàng đại bảo gần 
đây thôi. Tôi chỉ hóa hiện ra ngôi thành này để các 
người nghỉ ngơi." 


Cũng như vậy, này các tỳ-kheo, Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh đẳng giác là đạo sư của các ngươi và là 
đạo sư của hết thảy chúng sanh. Như vậy, này các tỳ- 
kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác thấy rõ 
các pháp. 

Có một con đường rừng lớn dài và khó đi của các 
phiền não cần phải đi qua, du hành, và chinh phục. 
Nếu họ nghe nói chỉ có một con đường duy nhất của 
Phật, thời sẽ không tiếp nhận một cách nghiêm trọng, 
sẽ chẳng đắc bát-Niết-bàn và vượt qua. Thuần thục 
con đường này của Phật có nhiều sự khó nhọc. 


Như Lai, do đó, thấy được sự yếu kém của các 
chúng sanh, như người hướng đạo kia, hóa hiện ra 
một tòa thành bằng thần thông của mình cho các 
chúng sanh nghỉ ngơi tại đó. 

Rồi khi họ đã nghỉ ngơi đủ, Ngài nói với họ, “Tòa 
thành này là hóa hién'. Chỉ nhu vậy, này các tỳ-kheo, 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác, bằng phương 
tiện thiện xảo của mình thuyết và hóa ra hai địa Niết- 
bàn dọc đường cho các chúng sanh có thé nghỉ ngơi. 


Đó là địa Niết-bàn của Thanh văn và của Bích-chi- 
phật. Khi các chúng sanh đạt đến các địa này, này các 
tỳ-kheo, thời Như Lai tuyên bố, 'Này các tỳ-kheo, các 
người vẫn chưa viên mãn mục đích của mình. Các 
người vẫn chưa làm xong những gì cần phải làm, 
nhưng các người gàn lám rói, này các ty-kheo. 

Các người nên quán sát thâm thiết trí tuệ Nhu Lai. 
Các người hãy tu duy thâm thiết. Niét-bàn của các 
người không phải là Niết-bàn chân thật. Này các tỳ- 
kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác đã 
tuyên bố có ba thừa được dùng như phương tiện thiện 
X30. :«: 


107. Ty-kheo, Ta nói thát, nguoi chua dác Niét-bàn. 





people, ‘Come, good people. The great treasure is 
nearby. | only manifested this city in order that you 
could rest.' 


In the same way, monks, the Tathagata, the arhant, 
the perfectly awakened Buddha is your guide, and the 
guide of all living beings. This, monks, is how the 
Tathàagata, the arhant, the perfectly awakened Buddha 
sees things. 

There is a great and difficult forest path of the 
defilements which is to be set out on, traversed, and 
conquered. If they hear about the single path of a 
Buddha, they would not take it seriously, they would not 
attain final nirvana and pass beyond. Mastering this 
path of a Buddha involves many hardships. 


The Tathàgata, therefore, having seen the weakness 
of living beings, like the guide, manifests a city with his 
supernormal powers for living beings to rest in. 

Then, when they have rested, he tells them, 'This city 
is a manifestation. In just this way, monks, the 
Tathàgata, the arhant, the perfectly awakened Buddha, 
through his great skill in means, has taught and 
manifested two stages of nirvana along the way for 
living beings, so that they can rest. 


These are the stage of the disciple and the stage of 
the solitary-buddha. When living beings attain these 
stages, monks, then the Tathagata declares, 'Monks, 
you have not accomplished your aim. You have not 
done what needs to be done, but you are close, monks. 

You should examine the understanding of the 
Tathagata closely, monks. You should consider it 
carefully. Your nirvana is not, in fact, nirvana. The 
Tathagata, monks, the arhant, the perfectly awakened 
Buddha has declared there to be three vehicles as an 
application of skill in means. ... 


107. So I say to you now, monks, arouse great vigour 
908 





Khi dà làm cho nó bién mát, óng ta nói vói moi 
người, “Hãy đến đây, những thiện nam tử. Kho báu lớn 
ở gần đây. Ta chỉ hóa hiện ra thành trì này dé các 
ngươi có thé nghỉ ngơi thói." 


Cũng vậy, này các n kheo, Nhu Lai (Tathagata), A 
la-hán (arhant), Phật giác ngộ tuyệt đối là đạo sư dẫn 
đường của các ngươi và là người dẫn đường cho tất 
cả mọi chúng sinh. Này các Tỳ-kheo, Như Lai, A-la- 
hán, Phật giác ngộ tuyệt đối thấy rõ mọi việc. 

Có một con đường rừng vĩ đại và khó khăn với 
những phiền não cân phải di qua, vượt qua và chinh 
phục. Nếu họ nghe nói chỉ có một con đường duy nhất 
của vị Phật, họ sẽ không tiếp nhận nó một cách nghiêm 
trọng, họ sẽ không đạt được niết-bàn cứu cánh cuối 
cùng và giải thoát. Thuần phục con đường này của vị 
Phật có rất nhiều gian khổ. 


Do đó, Như Lai, khi nhìn thấy sự yếu kém của chúng 
sinh, giống như người dẫn đường kia, dùng thần thông 
hóa hiện một thành trì dé cho chúng sinh nghỉ ngơi tai 
đó. 

Sau đó, khi họ đã nghỉ ngơi xong, Ngài nói với họ, 
“Thành trì này chỉ là một hóa hiện mà thôi.” Này các 
Tỳ-kheo, theo cách này, Như Lai, A-la-hán, Phật 
Chánh đẳng giác, thông qua kỹ năng phương tiện tuyệt 
vời của mình, đã giảng dạy và thị hiện hai giai đoạn 
niết-bàn trên đường đi cho chúng sinh, để họ có thể 
nghỉ ngơi. 


Đây là giai đoạn của Thanh Văn và giai đoạn của 
Phật Độc giác (Bích-chi-Phật). Khi chúng sinh đạt được 
những giai đoạn này, này các Tỳ-kheo, khi đó Như Lai 
tuyên bố, “Này các tỷ-kheo, các ngươi vẫn chưa hoàn 
thành viên mãn mục đích của mình. Các ngươi vẫn 
chưa làm được những gì cần phải làm, nhưng các 
người đã đến gần lắm rồi, này các Tỳ-kheo. 

Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy quán sát trí tuệ của 
Như Lai. Các ngươi nên suy tư kỹ lưỡng. Thực tế, niết- 
bàn của ngươi không phải là niết-bàn chân thật. Này 
các Tỳ-kheo, Như Lai, A-la-hán, Phật giác ngộ tuyệt đối 
đã tuyên bố có ba thừa được dùng như là kỹ năng 
phương tiện thiện xảo mà thói.... 


107. Vì vậy, ta nói với các ngươi ngay bây giờ, này 








Hãy phát đại tinh tán, dé chứng Nhất thiết trí. 


108. Khi đắc Nhất thiết trí, mười lực, các phẩm tánh, 
của chư Tối Thắng Tôn, khi ngươi được thân Phật, ba 
mươi hai tướng hảo, bấy giờ ngươi chắc chắn, cũng 
chứng đắc Niết-bàn. 


109. Chư Phật Đại Đạo sư, phương tiện thuyết Niết- 
bàn, cho chúng sanh nghỉ ngơi. Khi biệt nghi đã đủ, 
dân thằng vào Phật trí. 


Saddharma-pundarika Sütra, ch.7, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.153 Bát-nhá ba-la-mật quán tất cả như móng, 
Niét-bàn cũng như móng 


Đoạn này nhắn mạnh bản tánh khó nắm bắt của 
chân lý như được truyén dat trong các kinh Bát-nhã ba- 
la-mát-da: nó vượt ngoài ngón từ, dù chỉ biểu thị bản 
tánh như mộng của các pháp. 


Một số vị thiên tử trong hội chúng tự nghĩ như vầy, 
'Chúng ta có thể hiểu ngôn từ chương cú của các dạ- 
xoa, những gì các dạ-xoa nói, dạ-xoa than khóc. 

Dù vậy chúng ta chẳng hiểu những gì Trưởng lão 
Subhüti nói, tuyên thuyết, chi giáo, diễn giải.' 


Tôn giả Subhüti (Tu-bồ-đề / Thiện Hiện), bằng tâm 
của mình mà biết được ý nghĩ trong tâm của các thiên 
tử, liền báo họ rằng, 'Không có gì dé hiéu, không có gì 
dé hiéu, này các thiên tử. Cũng không có gì dé chỉ bày, 
không có gi dé được nghe.” 





and energy. You must attain the knowledge of 
omniscience. You have not yet reached nirvana. 


108. When you attain the knowledge of omniscience, 
the ten powers and the qualities of the Victorious Ones, 
when you bear the thirty-two bodily characteristics of a 
Buddha, you will have reached nirvana. 


109. The Guides teach in this way, and proclaim 
nirvana so that living beings might rest. When they 
know that they have rested, they lead them all on to 
nirvana, and to the knowledge of omniscience. 


Saddharma-pundarika | Sütra, ch.7, trans. from 


Sanskrit by D.S. 


M.153 Perfect wisdom shows all is like a dream, 
including nirvana 


This passage emphasizes the elusive nature of the 
truth as conveyed by the Perfection of Wisdom Sütras: 
it is beyond words, though it indicates the dream-like 
nature of everything. 


Some of the gods 626 in the assembly thought to 
themselves, "We understand the gossip of the 


yaksas, 927 what the yaksas say, the cries of the 
yaksas, the words of the yaksas, the discussions of the 
yaksas, the speech of the yaksas. 

We do not, though, understand what the Elder 
Subhüti says, what he speaks, what he teaches, what 
he explains.’ 


The Venerable Subhit, with his awakened 
understanding, perceived the thoughts in the minds of 
those gods, and addressed them, saying, 'There is 
nothing to be understood, nothing to be understood, 
gods. Neither is there anything to be pointed out, or 


909 





các Tỳ-kheo, hãy khơi dậy sức sóng và nghi lực lớn lao 
(hãy phát đại tỉnh tấn). Các ngươi phải đạt được kiến 
thức về toàn tri. Các ngươi vẫn chưa chứng đạt đến 
niết-bàn. 


108. Khi các ngươi đạt được tri kiến về toàn giác, 
mười sức mạnh và phẩm chất của các đắng Chiến 
thắng, khi các ngươi mang ba mươi hai đặc điểm 
tướng tốt của vị Phật, khi ấy các ngươi sẽ đạt đến niết- 
bàn. 


109. Các vị đạo sư dạy theo cách này và tuyên 
thuyết về niết-bàn dé chúng sinh có thể nghỉ ngơi. Khi 
biết rằng họ đã nghỉ ngơi đầy đủ, các Ngài sẽ dẫn tất 
cả họ đến niết-bàn và đến thẳng tri thức về toàn giác 
(Phật trí). 


(Kinh diệu pháp liên hoa, chương 7, do D.S. dịch 
tiêng Phạn). 


M.153 Trí tuệ hoàn thiện (bát-nhã ba-la-mật) quán 
thây tât cả như một giâc mộng, kê cả niêt-bàn cũng 
nhu móng 


Đoạn này nhắn manh bán chát khó nắm bắt của 
chân lý như được truyền dat trong Kinh dién Toàn thiện 
của Trí tuệ Bát-nhã ba-la-mát-da): nó vượt ngoài ngón 
từ, mặc dù nó chỉ ra bán chát giống như mộng của mọi 
thứ. 


Một số vị thiên tử†5 trong hội chúng tự nghĩ rằng: 
“Chúng ta hiểu những câu chuyện phiếm của dạ xoa 
(yaksa) 1Ô, những gì da xoa nói, tiếng kêu khóc của da 
xoa, lời nói của dạ xoa, thảo luận của dạ xoa, lời nói 
của dạ xoa. 

Tuy nhiên, chúng ta lại không hiểu những gì Trưởng 
lão Subhüti (Tu-bó-dé, dịch nghĩa là Thiện Hiện) nói, 
tuyên thuyết, chỉ giáo, diễn giải.” 


Tôn giả Subhüti, với sự hiểu biết giác ngộ của minh, 
đã nhận thức được những suy nghĩ trong tâm trí của 
những vị thiên tử đó và nói với họ rằng “Không có gi dé 
hiểu, không có gi để hiểu, các thiên tử. Không có bát 
cứ điều gì được chỉ ra, hoặc bất cứ điều gi dé được 








Các thiên tử bèn nghĩ rằng, 'Mong Thánh giả Subhüti 
giải thích điều này! Mong Thánh giả Subhüti giải thích 
điều này! Những gì Thánh giả Subhüti dang thâm nhập 
ở đây, sâu xa hơn cả sâu xa, vi tế hơn cả vi tế. Những 
gì Thánh giả Subhüti dang thâm nhập, dang chi dạy, 
đang nói, uyên áo hơn cả uyên áo.’ 


Rồi Tôn giả Subhüti, bằng tâm của mình, biết được ý 
nghĩ trong tâm của các thiên tử, liền bảo họ mà rằng, 

'Này chư thiên tử, những ai muốn chứng quả Dự lưu, 
muốn trụ quả Dự lưu, không thể không nhẫn thọ Pháp 
khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng quả Nhất lai, 
muốn trụ quả Nhất lai, không thể không nhẫn thọ Pháp 
khó nắm bắt này. 

Những ai muốn chứng quả Bất hoàn, muốn trụ quả 
Bát hoàn, không thể không nhẫn thọ Pháp khó nắm bát 
này. Những ai muốn chứng quả A-la-hán, muốn trụ quả 
A-la-hán, không thé không nhẫn tho Pháp khó nắm bắt 
này. 

Những ai muốn chứng quả Bích-chi-phật, muốn trụ 
quả Bích-chi-phát, không thé không nhẫn thọ Pháp khó 
nắm bắt này. Những ai muốn chứng Phật quả viên 
mãn, muốn trụ Phật quả viên mãn, không thể không 
nhẫn tho Pháp khó nắm bắt này’ 


Rồi chư thiên nghĩ rằng, 'Những người như thế nào 
là người tùy thuận nghe Thánh giả Subhüti thuyét 
pháp? 


Rồi Tôn giả Subhüti, bằng tâm của mình, biết được ý 
nghĩ trong tâm của chư thiên tử, liền bảo họ mà rằng, 

'Những ai nghe tôi thuyết pháp đều như huyễn, như 
trò huyễn thuật. Vì sao vậy? Vì không có gì để nghe, 
không có gi dé chứng." 


Chư thiên tử lại bạch Tôn giả Subhüti, Phải chăng 





anything to be heard.' 


The gods then thought, ‘May the Noble Subhuti 
explain this! May the Noble Subhüti explain this! What 
the Noble Subhüti is going into here is further than far, 
more subtle than subtle. What the Noble Subhüti is 
going into, what he is teaching, what he is saying, is 
more profound than profound.’ 


Then the Venerable Subhüti, with his awakened 
understanding, again perceived the thoughts in the 
minds of those gods, and addressed them, saying, 

‘Gods, no-one can attain the fruit of practice which is 


stream-entry,828 or remain as a stream-enterer, if they 
do not patiently accept this elusiveness of the Dharma. 

No-one can attain the fruit of practice which is once- 
returnership, remain as a once-returner, attain the fruit 
of practice which is non-returnership, remain as a non- 
returner, attain arhantship, remain as an arhant, attain 
solitary-buddhahood, or remain as a solitary-buddha, if 
they do not patiently accept this elusiveness of the 
Dharma. 

No-one can attain unsurpassed, perfect awakening, 
or remain in unsurpassed, perfect awakening if they do 
not patiently accept this elusiveness of the Dharma.’ 


The gods then thought, 'What should they be like, 
those who listen to the Noble Subhüti teach the 
Dharma?' 


Then the Venerable Subhüti, with his awakened 
understanding, again perceived the thoughts in the 
minds of those gods, and addressed them, saying, 

"Those who listen to me teach the Dharma should be 
like illusions, like conjuror's tricks. Why is this? It is 
because they will neither listen to anything, nor realize 
anything.’ 


The gods then said to the Venerable Subhüti, 'Are 


910 





nghe." 


Các thiên tử bèn nghĩ rằng, "Xin thánh giả Subhüti 
giải thích điều này! Mong Thánh giả Subhüti giải thích 
điều này! Những gì mà Thánh giả Subhũti đang đi vào 
đây còn xa hơn rất nhiều, vi tế hơn cả vi tế. Những gì 
mà Thánh giả Subhüti đang di vào, những gì Ngài dang 
dạy, những gì Ngài đang nói, đều sâu sắc hơn cả sâu 
sắc.” 


Sau đó, tôn giả Subhüti, với sự hiểu biết minh triết 
của mình, một làn nữa nhận thức được những suy 
nghĩ trong tâm trí của những vị thiên tử đó và bảo với 
họ rằng, 

“Các thiên tử, không ai có thể chứng đạt được quả 
Dự lưu (nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh nhân, 
Tu-dà-hoàn)!, trụ quả dự lưu, nếu họ không kiên 
nhẫn chấp nhận sự khó nắm bắt này của Pháp. 

Không ai có thé chứng dat được quả Nhất lai (chỉ trở 
lại một lần, Tư-đà-hàm), trụ quả Nhất lai, chứng đạt 
được quả Bát lai (không quay trở lại, A-na-hàm), trụ 
quả Bát lai, dat được quả vi A-la-hán, trụ quả A-la-hán, 
chứng đạt được quả vị Phật độc giác, hoặc trụ quả vị 
Phật độc giác, nếu họ không kiên nhẫn chấp nhận sự 
khó nắm bắt này của Pháp. 

Không ai có thể chứng đạt được quả vị Phật toàn 
giác viên mãn, hoặc trụ quả vị Phật toàn giác viên mãn, 
nếu họ không kiên nhẫn chấp nhận sự khó nắm bắt 
này của giáo pháp.” 


Các thiên tử sau đó, nghĩ rằng, “Những người lắng 
nghe Thánh giả Subhüti giảng dạy Pháp, sẽ gióng như 
thê nào?” 


Sau đó, tôn giả Subhüti (với sự hiu biết giác ngộ 
của mình, một lần nữa nhận thức được ý nghĩ trong 
tâm trí của những vị thiên tử đó và nói với họ rằng, 

“Những người nghe tôi thuyết pháp đều giống như 
các huyễn cảnh (ảo ảnh) (huyễn cảnh (ảo ảnh), giống 
như trò nhà ảo thuật của pháp sư.” Tại sao vậy? Đó là 
bởi vì họ sẽ không nghe bất cứ điều gì, cũng không 
nhận ra bát cứ điều gì.” 


Các thiên tử sau đó, nói với Tôn giả Subhũti rằng, 








pháp được nghe là như huyễn, người nghe cũng như 
huyễn, chúng sanh cũng nhu huyén?' 


Tôn giả Subhũti bảo chư thiên, 'Các chúng sanh đều 
như huyễn, này chư thiên. Chúng sanh thảy đều như 
mộng, này chư thiên. 

Huyễn và chúng sanh, không hai, không khác. Tát cả 
pháp, này chư thiên, đều như huyễn, như mộng. 

Dự lưu và quả Dự lưu như huyễn, như mộng. Cũng 
như vậy, Nhất lai và quả Nhát lai, Bát hoàn và quả Bát 
hoàn, A-la-hán và quả A-la-hán như huyễn, nhu móng. 

Bích-chi-phật như huyễn, như mộng. Quả Bích-chi- 
phật như huyễn, như mộng. Phật Vô thượng Chánh 
đẳng bó-dé như huyễn, như mộng. Quả Phật Phật Vô 
thượng Chánh đẳng bô-đề như huyễn, như mộng.” 


Chư thiên bạch Tôn giả Subhüti, Bạch Thánh giả 
Subhüti, phải chăng Ngài nói rằng cho đến Phật Vô 
thượng Chánh đẳng bồ-đề cũng như huyễn, như 
mộng? Phải chăng Ngài nói rằng quả Phật Vô thượng 
Chánh đẳng bó-dé nhu huyễn, như mộng?” 


Ngài Subhüti nói, 'Tôi, cho đến Niét-bàn, này chư 
thiên, cũng như huyền, nhu mộng, các pháp khác cũng 
nhất thiệt như vây.’ 


Chư thiên bạch, 'Bach Thánh giả Subhüti, phải chăng 
Ngài nói rằng cho đến Niết-bàn cũng như huyễn, như 
mông?’ 


Tôn giả Subhūti bảo, ‘Này chư thiên, giả sử có pháp 





living beings which are like illusions not just illusions?' 


The Venerable Subhüti then said to the gods, 'Living 
beings are like illusions, gods. Living beings are like 
dreams, gods. lllusions and living beings are not two 
different things, they are not two separate things. 

Dreams and living beings are not two different things, 
they are not two separate things. All phenomena, gods, 
are like illusions, like dreams. 

A stream-enterer is like an illusion, like a dream. The 
fruit of practice which is stream-entry is like an illusion, 
like a dream. In the same way, a once-returner, the fruit 
of practice which is once-returnership, a non-returner, 
the fruit of practice which is non-returnership, an 
arhant, and arhantship, are like illusions, like dreams. 

A solitary-buddha is like an illusion, like a dream. 
Solitary-buddhahood is like an illusion, like a dream. A 
perfectly awakened Buddha is like an illusion, like a 
dream. Perfect Buddhahood is like an illusion, like a 
dream.’ 


The gods then said to the Venerable Subhüti, ‘Noble 
Subhüti, do you say that even a perfectly awakened 
Buddha is like an illusion, like a dream? Do you say 
that perfectly awakened Buddhahood is like an illusion, 
like a dream?’ 


Subhüti said, ‘I say that even nirvana, gods, is like an 
illusion, like a dream, so other phenomena certainly 
are.’ 


The gods said, ‘Noble Subhūti, do you say that even 
nirvana is like an illusion, like a dream?’ 


The Venerable Subhūti said, ‘Gods, if there were any 
911 





“Có phải những chúng sinh giống như các huyễn cảnh 
(ảo ảnh) không chỉ là các huyền cảnh (ảo ảnh)?” 


Sau đó, tôn giả Subhüti nói với Các thiên tử: “Chúng 
sinh giống như các huyễn cảnh (ảo ảnh), này vị trời. 
Chúng sinh như mộng, này vị trời. Huyễn cảnh và 
chúng sinh không phải là hai thứ khác nhau, cũng 
không phải là hai thứ riêng biệt. 

Các giác mộng và chúng sinh không phải là hai thứ 
khác nhau, cũng không phải là hai thứ riêng biệt. Tất 
cả mọi hiện tượng, này vị trời, giống như huyễn cảnh 
(ảo ảnh), như giấc mộng. 

Người chứng quả Dự lưu giống như huyễn cảnh (ảo 
ảnh), như giác móng. Két quả của việc tu tập chứng 
quả Dự lưu giống như huyễn cảnh (ảo ảnh), như giác 
móng. Cüng váy, người chứng quả Nhất lai, kết quả 
của tu tập chứng quả Nhất lai, người chứng quả Bát 
lai, kết quả của sự tu tập chứng quả Bát lai, vị A-la-hán 
và quả vị A-la-hán, giống như các huyễn cảnh (ảo 
ảnh), như các giác mộng. 

Quả vị Phật Độc giác giống như một huyễn cảnh (ảo 
ảnh), như một giấc mộng. Phật Độc giác giống như 
một huyễn cảnh (ảo ảnh), như một giác móng. Vi Phát 
toàn giác vién mán gióng nhu mót huyén cánh (ảo 
ảnh), như một giác móng. Quá vi Phát toàn giác viên 
mãn giống như một huyễn cánh (ảo ảnh), nhu một giác 
mộng.” 


Sau đó, các thiên tử nói với Tôn giả Subhüti, “Thưa 
Thánh giá Subhũti, ngài có nói rằng ngay cả vi Phật 
toàn giác viên mãn cũng giống như một huyễn cảnh 
(ảo ảnh), như một giác mộng? Ngài có nói rằng quả vị 
Phật toàn giác viên mãn giống như một huyễn cảnh (ảo 
ảnh), như một giác móng?" 


Subhüti nói, “Tôi nói rằng ngay cả niết-bàn, này Vị 
trời, cũng giống như huyễn cảnh (ảo ảnh), như giác 
mộng, Vì vậy, các hiện tượng khác chắc chắn là như 
vậy. 


Các thiên tử nói, “Thưa Thánh giả Subhüti, ngài có 
nói rằng ngay cả niết- bàn cũng giông như một huyễn 
cảnh (ảo ảnh), như một giác móng?" 


Tôn giả Subhüti nói, “Này vị trời, nếu có bát kỳ hiện 








nào thù thắng hơn cả Niết-bàn, tôi cũng nói rằng chính 
pháp ấy cũng như huyễn, như mộng. Huyễn và Niết- 
bàn, không hai, không khác. Mộng và Niết-bàn, không 
hai, không khác.’ 


Báy gió Tôn giả Sariputra (Xá-lợi-phất, Xá-lợi Tử), 
Tôn giả Pürna, con trai của bà Maitrayant (Mãn Từ Tử), 
Tôn giả Mahä-kogthila (Ma-ha-câu-hi-la / Chấp Đại 
Tàng), Tôn giả Mahà-katyayana (Ma-ha Ca-chiên- 
dién), Tôn giá Maha-kasapa (Ma-ha Ca-diép / Âm 
Quang), và các dai Thanh văn khác cùng với nhiều 
ngàn chư Bồ-tát, nói với Tôn giả Trưởng lão Subhüti 
rằng, “Thưa Tôn giả Subhüti, ai có thé tín thọ Bát-nhã 
ba-la-mật thậm thâm này?’ 


Tôn giả Ananda liền nói với các vị Trưởng lão ấy, 
"Thưa chư Tôn giả, các Bồ-tát ma-ha-tát bát thoái 
chuyển, cụ túc chánh kiến, hay các A-la-hán lậu tận 
viên mãn nguyện có thể tín thọ Bát-nhã ba-la-mật thậm 
thâm này.’ 


Tôn giả Trưởng lão Subhũti khi ấy nói với các vị 
trưởng lão, “Thưa chư Tôn giả, không ai có thé tín thọ 
Bát-nhà ba-la-mật thậm thâm này. Vì sao vậy? 

Không pháp nào được nói, không có pháp nào được 
hiển hiện, không có pháp nào được hién thị. Vì không 
pháp nào được nói, không có pháp nào được hién 
hiện, không có pháp nào được hién thị ở đây, cho nên 
cũng không có người có thé tín tho Bát-nhà ba-la-mật 
thậm thâm này.' 


Astasahasrika Prajfiaparamita Sütra, ch.2, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 





phenomena even more excellent than nirvana, | would 
say that even that is like an illusion, like a dream. 
Illusions and nirvana are not two different things, they 
are not two separate things. Dreams and nirvana are 
not two different things, they are not two separate 
things.’ 


Then, the Venerable Śāriputra, the Venerable Pūrņa, 
son of Maitrāyanņī, the Venerable Mahā- kosthila, the 
Venerable Mahā-kātyāyana, the Venerable Mahā- 
kāśapa, and other great disciples, along with many 
thousands of bodhisattvas, addressed the Venerable 
Elder Subhüti, saying, ‘Venerable Subhüti, who will be 
able to penetrate the perfection of wisdom which you 
have explained? 


The Venerable Ananda then said to those elders, 
‘Venerable ones, irreversible bodhisattvas, great 
beings, individuals with perfect vision, or arhants who 
have destroyed their intoxicating inclinations will be 
able to penetrate the perfection of wisdom which has 
been explained.’ 


The Venerable Elder Subhüti then said to those 
elders, ‘Venerable ones, no-one will be able to 
penetrate this perfection of wisdom which has been 
explained. Why is this? 

It is because there is no phenomenon to be pointed 
out, no phenomenon to be illuminated, no phenomenon 
to be discerned. As there is no phenomenon to be 
pointed out, no phenomenon to be illuminated, no 
phenomenon to be discerned here, no-one will be able 
to penetrate this perfection of wisdom which has been 
explained. 


Aştasāhasrikā Prajňāpāramitā Sūtra, ch.2, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


912 





tượng nào còn tuyệt vời hơn niết-bàn, tôi sẽ nói rằng 
ngay cả điều đó cũng giống như một huyễn cảnh (ảo 
ảnh), như một giác mộng. Ảo tưởng và niét-bàn không 
phải là hai thứ khác nhau, cũng không phải là hai thứ 
riêng biệt. Giác mộng và niết-bàn không phải là hai 
điều khác nhau, chúng không phải là hai điều riêng 
biệt.” 


Sau đó, tôn giả Šãriputra (Xá-lợi-phất, Xá-lợi-tử), tôn 
giả Pürna, con trai của Maitrayanr (Mãn-tử tử), tôn giả 
Mahä-kosthila (Ma-ha Câu-thi-la, Chấp Đại Tàng), tôn 
giả Mahà-katyayana (Ma-ha Ca-chiên-diên), tôn giả 
Mahà-kà$apa (Ma-ha Ca- -diép, Ám Quang) và các dai 
đệ tử khác, cùng với hàng ngàn Bó-tát, đã ngỏ lời với 
Trưởng lão Tôn giả Subhüti, nói rằng, “Thưa Tôn giả 
Subhüti, ai sẽ có thể thâm nhập vào được trí tuệ toàn 
thiện (bát-nhã ba-la-mật) mà ngài đã giải thích? 


Sau đó, tôn giả Ananda (Ananda, gọi tắt Ananda, 
dịch nghĩa là Khánh Hỷ, Hoan Hỷ) nói với những vị 
trưởng lão đó, “Thưa Các tôn giả, các Bồ-tát 
(Boddhisativa) không thối chuyển, các bậc vĩ nhân, các 
cá nhân có thị kiến hoàn hảo (cụ túc chính kiến), hoặc 
các A-la-hán đã kết thúc các khuynh hướng tham đắm 
của họ (lậu tận), là những người sẽ có thể thâm nhập 
vào được trí tuệ toàn thiện (Prajñãpãramifã, bát-nhã 
ba-la-mật) đã được giải thích.” 


Sau đó, Trưởng lão Tôn giả Subhüti nói với những 
trưởng lão đó rằng, “Thưa các tôn giả, không ai có thé 
thâm nhập được vào trí tuệ toàn thiện (Prajñãpãramitã, 
bát-nhã ba-la-mật) đã được giải thích này. Tại sao 
vậy? 

Đó là bởi vì không có hiện tượng nào được chỉ ra, 
không có hiện tượng nào dé được soi sáng, khóng có 
hién tuong nào dé nhàn biét. Vi khóng có hién tuong 
nào được chỉ ra, không có hiện tượng nào được soi 
sáng, không có hiện tượng nào được phân biệt ở đây, 
thì không ai có thể thâm nhập vào vào được trí tuệ 
toàn thiện (Prajfiaparamita, bát-nhã ba-la-mật) đã được 
giải thích này. 


(Kinh Bát-nhá ba-la-mật-đa, chương 2, bản do D.S. 
dịch tiếng Anh). 








M.154 Phật, Đại Bó-tát, không tru Niét-bàn, không 
trụ sanh tử 


Nếu thấy tất cả pháp Bản tánh như Niết-bàn Như vậy 
là thây Phật Rót ráo không chó trụ. 


Ví như thuyền sư, không trụ bờ này, không trụ bờ 
kia, không trụ giữa dòng, có thể thường qua lại giữa 
các bờ mà đưa người từ bờ này sang bờ kia. 

Cũng như vậy, Bồ-tát ma-ha-tát, không trụ sanh tử, 
không trụ Niết-bàn, cũng không trụ ở giữa, do vậy có 
thể đưa chúng sanh đang ở bờ này sang bờ bên kia, 
nơi không có nguy hiểm, và không có ưu não. 


Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 


pp.102a05-06 and 107c, dich Anh T.T.S. and D.S. 


M.155 Phát quả là dành cho những người đấu 
tranh trong phiền não 


Đoạn này quan niệm quả Phật toàn giác đắc được 
bởi những ai vân còn gân gũi với chúng sinh và những 
phiên não của họ, và từ bi giúp họ tiên lên phía trước. 


Văn-thù-sư-lợi đáp: “Này thiện gia nam tử, người 
thấy vô vi, nhập chánh tánh quyết dinh, sẽ không thé 
phát tâm cầu Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Ai 
chưa thấy Thánh dé, trụ hữu vi, gia trạch phiền não, 
người ấy sẽ có thể phát tâm cầu Vô thượng Chánh 
đẳng chánh giác. 


Ví như, này thiện gia nam tử, các loai hoa thơm nhu 
sen xanh, sen hồng, thủy bách hợp, và sen trắng 
không mọc ở trên đất khô cằn; chúng chỉ mọc nơi chỗ 
bùn lầy. 

Cũng vậy, này thiện gia nam tử, các phẩm tánh của 
Phật không sanh trưởng trong những ai đã nhập chánh 
tánh, thấy vô vi. Các phẩm tánh của Phật sanh trưởng 





M.154 The Buddha and advanced bodhisattva 
dwell neither in nirvana nor sarnsãra 


He who sees all dharmas As identical to nirvana in 
their essential nature Sees the Tathagata Who 
ultimately does not dwell anywhere. ... 


A great boatman does not remain on this shore, nor 
on the other shore, nor in the middle of the river, but 
constantly moves between them so that he can ferry 
people who are on this shore to the other shore. 

In the same way, a bodhisattva, a great being, does 
not remain in the cycle of samsara, nor in nirvana, nor 
in between, so that he can bring living beings who are 
on this shore across to the other shore where there is 
no danger, and no anxiety. 

Avatamsaka Sūtra,  Taisho  vol.10, text 279, 
pp.102a05-06 and 107c, trans. T.T.S. and D.S. 


M.155 Buddhahood is for those who struggle 
amongst the defilements 


This passage sees perfectly awakened Buddhahood 
as attained by those who remain close to beings and 
their defilements, and compassionately help them 
forward. 


Mañjuśrī said, “Son of good family, one who dwells 
with an unwavering vision of the unconditioned will not 
be able to cultivate the mind which is set on 
unsurpassed perfect awakening. One who dwells in the 
conditioned house of the defilements in the truth of no 
views will be able to cultivate the mind which is set on 
unsurpassed perfect awakening. 


It is like this, son of good family. Sweet-smelling blue 
lotuses, red lotuses, water lilies, and white lotuses do 
not grow on arid ground. They grow on muddy river 


banks.929 
In the same way, son of good family, the qualities of 
a Buddha do not grow in those who possess an 


913 





M.154. Phật và Bó-tát khóng tru trong niét-bàn 
cũng không ở trong luân hôi 


Người thấy tất cả các sự vật 

Giống như niết-bàn về bản chất thiết yếu của chúng 
Thấy Như Lai 

Là người rốt ráo không ngự ở nơi nào... 


Người chèo đò vĩ đại không ở lại bờ này, bờ kia, 
cũng không ở giữa sông, mà liên tục di chuyển giữa 
dòng để có thể đưa những người đang ở bờ này sang 
bờ kia. 

Cũng vậy, Bồ-tát (boddhisattva), vị vĩ nhân, không ở 
trong vòng luân hồi, cũng không ở trong niết-bàn, cũng 
không trụ ở giữa, để có thể đưa chúng sinh đang ở bờ 
này qua bờ kia, nơi không có nguy hiểm và không có lo 
lắng phiền não. 


(Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại 
Chánh tập10, đoạn 279, tr. 102a05-06 và 107c, do 
T.T.S. và D.S. dịch tiêng Anh). 


M.155 Phật quả là dành cho những người đấu 
tranh trong những phiên não 


Đoạn này cho thấy Phật quả toàn giác được chứng 
đạt được bởi những người luôn gån gũi với chúng sinh 
và những phiền não của chúng sinh và từ bi giúp họ 
tiến vê phía trước. 


Mafijuári (Văn-thù-sư-lợi) nói rằng, “Này thiện gia 
nam tử, người sống với tầm nhìn kiên định về vô vi, sẽ 
không thé phát tâm cầu Vô thượng Chánh dáng Chánh 
giác. Người nào trú ngụ trong căn nhà hữu vi phiền 
não trong chân lý không có quan điểm sẽ có thể phát 
tâm cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Này thiện gia nam tử, ví như thế này. Các loại hoa 
sen xanh, hoa sen đỏ, hoa súng, hoa sen trắng thơm 
ngọt không mọc trên nền đất khó cán. Chúng mọc trên 
những bãi sông đầy bùn. !8 

Tương tự như vậy, này thiện gia nam tử, những đức 
tính của vị Phật không phát triển ở những người có tầm 








trong những chúng sanh đang ở trong những bùn lầy 
phiền não. Cũng như hạt giông không thể nảy mâm 
giữa hư không; mà chỉ có thể này mầm trong đất phân. 

Cho nên, người khởi hữu thân kiến lớn như núi Tu-di 
cũng có thé phát tâm bò-đè.82Ö Từ đó sanh trưởng 
các Phật pháp. 


Này thiện gia nam tử, bằng pháp môn này, ông nên 
hiểu như vậy. Nên biết hết thảy phiền não đều là chủng 
tính của Như Lai. 

Ví như, này thiện gia nam tử, người không lặn xuống 
bién sâu thì không tìm được ngọc trai vô giá. Cũng vậy, 
người không vào nhà phiền não sẽ không tìm được 
ngọc Nhất thiết trí. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.7, section 3, dich Anh 
from Sanskrit by D.S. 


Phát quà 


M.156 Phát quả do chứng đắc — hay có sẵn? 


Đoạn này được (Duy-ma-cật) thuyết trước đức Di-lặc 
(Maitreya), mà truyền thuyết nói là vị Bó-tát sẽ thành 
Phật tương lai xuất hiện trên trái đất này, sau khi giáo 
pháp của đức Phật Thích-ca lịch sử biến mắt. 

Đoạn này nêu rằng tất cả chúng sanh dèu có sẵn 
bản tánh giác ngộ; nêu đã có sẵn, thì điều cân biết là: 
phải làm gì dé chứng đắc. 


Thưa Ngài Di-lặc, Phật đã thọ ký rằng Ngài sẽ thành 
Vô thượng Chánh giác; đó là bằng Như tính sanh mà 
thọ ký, hay bằng Như tính diệt mà thọ ký? Như tính vốn 
không sinh, cũng không diệt. Như tính của tất cả chúng 





unwavering vision of the unconditioned. Buddha- 
qualities grow in living beings who possess the muddy 
river banks of the defilements. Likewise, seeds do not 
grow in the sky, they grow in the earth. 

In the same way, the qualities of a Buddha do not 
grow in those who possess an unwavering vision of the 
unconditioned. When one has cultivated a view as 
great as Mount Meru that an essential self really exists, 


one will be able to cultivate an awakening-mind.630 
This is what will lead the qualities of a Buddha to grow. 


Son of good family, you should understand things 
according to this teaching. The defilements are the 
family of the Tathagatas. 

Likewise, son of good family, one will not be able to 
retrieve priceless pearls if one does not venture into the 
great ocean. In the same way, one will not be able to 
develop the pearl which is the mind of omniscience if 
one does not venture into the house of the defilements.' 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.7, section 3, trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Buddhahood 


M.156 Is Buddhahood an attainment - or is it 
there already? 


This passage is addressed to Maitreya, traditionally 
seen as the bodhisattva who will be the next perfectly 
awakened Buddha on Earth, who will come after the 
teaching of the historical Buddha has faded away. 

It proposes that all beings are already awakened, if 
they did but know it: what they need to do is realize 
this. 


Maitreya, has the prediction that you will attain 
awakening come about through the arising of reality or 
through the cessation of reality? Reality does not arise 
or cease, nor will it cease. The reality of all living beings 


914 





nhìn kiên định về vô vi. Những đức tính của Phật phát 
triển trong những chúng sinh đang ở trong bùn lầy 
phiền não. Tương tự như vậy, hạt giống không mọc 
trong hư không, chúng chỉ mọc trong đất. 

Tương tự như vậy, những phẩm chất của vị Phật 
không phát triển ở những người có tầm nhìn kiên định 
vé vô vi. Khi người đã trau dồi một quan điểm lớn nhu 
núi Meru (núi Tu-di) rằng một bản ngã thiết yếu thực sự 
tồn tại, người ta sẽ có thé nuôi dưỡng một tâm giác 
ngộ (tâm bó-dà).19 Đây là điều sẽ khiến những phẩm 
chất của vị Phật sinh trưởng. 


Này thiện gia nam tử, ông nên hiểu điều đó dựa theo 
lời dạy này. Phiền não là chủng tính của Như Lai 
(Tathagata). 

Tuong tu nhu vậy, này thiện gia nam tử, người 
không dần thân lặn sâu xuống đại dương thì sẽ không 
thể tìm lấy được những viên ngọc trai vô giá. Cũng 
vậy, người ta sẽ không thé phát triển viên ngọc trai vốn 
là tâm trí toàn tri nếu người ta không dán thân vào ngôi 
nhà của những phiền não.” 


(Duy-ma-cật sở thuyết kinh, chương 7, phần 3, do 
D.S. dịch tiêng Anh). 


PHẬT QUÀ 


M.156. Phật quả là một thành tựu do chứng đắc 
hay là đã có sản? 


Đoạn này được đề cập đến đức Maitreya (Di-lặc), 
theo truyền thống được xem là Bồ-tát (boddhisattva) sẽ 
là vị Phật toàn giác tiếp theo sẽ xuất hiện trên Trái đắt 
này, người sẽ đến sau khi giáo pháp của đức Phật lịch 
sử (tức là Phật Thích-ca) bién mát. 

Doan này nêu lên rằng tất cả chúng sinh đều sẵn có 
bản tính giác ngộ (tỉnh thức), nêu họ đã có mà sẵn thì 
điều cân biết là: họ cán làm gi dé chứng đắc được điều 
này. 


Này Maitreya (Di-lặc), Phật có thọ ký cho ông sẽ đạt 
được sự giác ngộ (tỉnh thức) nhờ sự sinh ra của thực 
tại hay thông qua sự chấm dứt của thực tai? Thực tai 
không sinh khởi, hay chấm dứt, cũng như sẽ không 








sanh là Như tính của hết thảy pháp, và đó cũng là Như 
tính của Di-lác. 

Như vậy, nếu Ngài được thọ ký sẽ chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng giác, thì hết thảy chúng sanh cũng 
được thọ ký sẽ chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
giác. Vì sao? Vì Như tính không hiển hiện bởi nhị 
nguyên, cũng không hién hiện bởi đa nguyên. 


Vậy thì, khi Di-lặc chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
giác, thì hết thảy chúng sanh đồng thời cũng chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. Vì sao? 

Giác ngộ là chúng sanh tùy giác. Khi Di-lạc nhập cứu 
cánh Niết-bàn thì hết thảy chúng sanh cũng nhập cứu 
cánh Niết-bàn. Vì sao vậy? 

Vì chúng sanh chưa nhập cứu cánh Niết-bàn thì chư 
Như Lai cũng không nhập cứu cánh Niết-bàn. 

Chư Như Lai thấy tất cả chúng sanh đều đã nhập 
Niết-bàn vì tự tánh Niết-bàn. Vì thế, thưa Ngài Di-lặc, 
không nên dụ hoặc chư Thiên, không nên nói những 
điều vi bội này. 


Không có ai an trụ trong bồ-đề, cũng không có ai thối 
lui. Di- lặc hãy nên khiến cho các thiên tử này xả bỏ 
những kiến chấp phân biệt bó-dé này. Bồ-đề không thé 
được hiện chứng bởi thân, không thé được hiện chứng 
bởi tâm. Bồ-đề là tịch diệt của tất cả các tướng. 

Bó-dé là không tăng chấp, vì lia ngoài tất cả sở 
duyên. Bồ-đề là không sở hành, vì nó dứt tuyệt tất cả 
tác ý. Bồ-đề là đoạn, vì đoạn tuyệt tất cả mọi kiến chấp. 
Bồ-đề là xả ly, vì xả ly phân biệt vọng tưởng. Bó-dé là 
ly hệ, vì viễn ly tất cả động loạn. Bồ-đề là không y xứ, 
vì không y chỉ tất cả nguyện. 

Bồ-đề là thú nhập vô trước, vì không viễn ly mọi chấp 
thủ. Bồ-đề là an trụ, vì trụ pháp giới. Bó-dé là tuỳ thuận, 
vì thuận với Như tánh. Bó- đề là kiến 2 vi kiến lập thật 
tế. Bồ-đề là không hai, vì viễn ly ý pháp. .. 


Sūtra, ch.3, sections 51—52, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 





is the reality of all phenomena, and that too is the 
reality of Maitreya. 

Therefore, if it has been predicted that you will attain 
awakening, it has been predicted that all living beings 
will attain awakening. Why is this? It is because reality 
does not consist of duality or diversity. 


Therefore, when Maitreya attains awakening, all 
living beings will also attain awakening in the same 
way, at the same time. Why is this? 

Awakening is the awakening of all living beings. 
When Maitreya attains final nirvana, all living beings will 
attain final nirvana. Why is this? 

It is because the Tathagatas do not attain final 
nirvana until all living being have attained final nirvana. 

The Tathagatas see those living beings as having 
attained final nirvana, and as having nirvana as their 
essential nature. Therefore, Maitreya, do not deceive 
these sons of the gods. Do not make false assertions. 


No-one abides in awakening, or falls from awakening. 
Maitreya, you should rid these sons of the gods of their 
views and assumptions about awakening. Awakening is 
not attained by the body, nor by the mind. Awakening is 
the cessation of all characteristics. 

Awakening is not based on anything. Awakening is 
free of any mental activity. Awakening is the severing of 
all opinions. Awakening is the absence of all 
assumptions. Awakening is free from all movement, 
thinking, and vacillation. Awakening does not rest upon 
any longing. 

Awakening is the entrance into freedom from 
attachments, because it has ceased to take hold of 
anything. Awakening is stable, because it is grounded 
in the expanse of phenomena. Awakening conforms to 
reality. Awakening is the attainment of the ultimate 
goal. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, sections 51—52, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


915 





chấm dứt. Thực tại của tất cả chúng sinh là thực tai 
của mọi hiện tượng và đó cũng là thực tại của Maitreya 
(Di-lặc). 

Do đó, nếu Phật dự đoán rằng ông sẽ đạt được giác 
ngộ thì Phật đã tiên đoán rằng tất cả chúng sinh sẽ đạt 
được giác ngộ. Tại sao vậy? Đó là bởi vì thực tế không 
bao gồm tính nhị nguyên hay tính đa nguyên. 


Do đó, khi Di-lặc đạt được giác ngộ, tất cả chúng 
sinh cũng sẽ đạt được giác ngộ theo cùng một cách, 
cùng một lúc. Tại sao vậy? 

Giác ngộ là sự thức tỉnh của tất cả chúng sinh. Khi 
Maitreya (Di-lặc) đạt được niết-bàn cứu cánh, tất cả 
chúng sinh sẽ đạt được niết-bàn cứu cánh. Tại sao 
vậy? 

Đó là bởi vì các bậc Nhu Lai (Tathágata) cũng không 
nhập niết-bàn cứu cánh cho đến khi tất cả chúng sinh 
đều đạt được niết-bàn cứu cánh. 

Các bậc Như Lai (Tathāgata) xem những chúng sinh 
đó như đã đạt được niết-bàn cứu cánh và có sẵn tự 
tính niết-bàn là bản chất thiết yếu của chúng sinh. Vì 
vậy, Maitreya (Di-lặc), chớ không dụ hoặc các các 
Thiên. Không đưa ra những khẳng định ngụy tạo. 


Không ai an trụ trong sự giác ngộ (bồ-đề, tỉnh thức), 
hoặc thối lui khỏi sự giác ngộ. Maitreya (Di-lặc), ông 
nên khiến vị trời xả bỏ các quan điểm (kiến chấp) và 
giả định của họ về sự giác ngộ. Giác ngộ không đạt 
được bằng thân, cũng không phải bằng tâm. Giác ngộ 
là sự chám dứt của tất cả các đặc Tính (các tướng). 

Giác ngộ không dựa trên bất cứ điều gì. Giác ngộ 
không có bát kỳ hoạt động tinh thần nào. Giác ngộ là 
cắt đứt mọi ý kiến. Giác ngộ là sự vắng mặt của tất cả 
các giả định. Giác ngộ là không có mọi chuyển động, 
suy nghĩ và khoáng tróng. Giác ngộ không phụ thuộc 
vào bất kỳ sự khao khát nào. 

Giác ngộ là lối vào tự do khỏi các chấp trước, bởi vi 
nó không còn nắm giữ bát cứ thứ gi. Giác ngộ là ổn 
định, bởi vì nó được đặt nền tảng cho sự mở rộng của 
các hiện tượng. Giác ngộ phù hợp với thực tế. Giác 
ngộ là sự đạt được mục đích cuối cùng. 


(Duy-ma-cật sở thuyết kinh, chương 3, phần 51-52, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 








M.157 Phật quả là đạt đến sự hoàn hảo các đức 
tính của một vi Bó-tát 


Đoạn này cũng trích từ kinh như trên, xem Phật quả 
như là những biêu hiện đây đủ các phâm tính của Bô- 
tát. 


Bó-dé tràng (đạo tràng) nghĩa là gì? Này thiện nam 
tử, ý lạc (ý chí hướng thượng / trực tâm) là bồ đề tràng, 
vì đây không hư giả. Phát khởi gia hành là đạo tràng, vì 
thành biện nỗ lực. 

Tăng thượng ý lạc (thâm tâm) là đạo tràng, vì đạt 
được công đức thù thắng. Bồ-đề tâm là đạo tràng, vì 
không quên lãng hết thảy pháp. 


Bố thí là đạo tràng, vì không cầu dị thục quả. Tịnh 
giới là đạo tràng, vì viên mãn như nguyện. Nhẫn nhục 
là đạo tràng, vì không có tâm gia hại đối với hết thảy 
chúng sanh. 

Tinh tán là đạo tràng, vì lia xa biếng nhác. Tĩnh lu là 
đạo tràng, vì tâm nhu thuận kham năng. Trí tuệ là đạo 
tràng, vì trực kiến các pháp. 


Từ tâm là đạo tràng, vì tâm bình đẳng với tất cả 
chúng sinh. 

Bi tâm là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc. 

Hỷ tâm là đạo tràng, vì là khoái lạc trong vườn pháp. 

Xả tâm là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu ghét. 


Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần thông. 
Giải thoát là đạo tràng, vi lla vọng tưởng phân biệt. 

Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa thuần thục 
chúng sinh. Bốn nhiếp sự829 là đạo tràng, vì đoàn kết 
chúng sinh. 

Đa văn là đạo tràng, vì là kiên cố hành trì. Thiện tư 
duy là đạo tràng, vì quán sát như lý. Bó-dé phàn630 là 
đạo tràng, vì xả bỏ các pháp hữu vi và vô vi. 

Chân đế là đạo tràng, vì không dối gạt thế gian. 
Duyên khởi là đạo tràng, vì đã diệt tận hữu lậu từ vô 





M.157 Buddhahood as the omniscient fulfilment 
of the qualities of a bodhisattva 


This passage, though, from the same text as above, 
sees Buddhahood as the full expression of a 
bodhisattva's qualities. 


What is meant by the seat of awakening? ... Son of 
good family, it is the seat of positive intentions, 
because it is not artificial. It is the seat of practice, 
because it is the release of energy. 

It is the seat of determination, because it has attained 
distinction. It is the seat of the awakening-mind, 
because it is not lost. 


It is the seat of generosity, because it does not hope 
for any benefit from its actions. It is the seat of ethical 
discipline, because it keeps all vows. It is the seat of 
patient acceptance, because it has no hostile thoughts 
towards living beings. 

It is the seat of vigour, because it does not turn back. 
It is the seat of meditation, because its mind is diligent. 
It is the seat of wisdom, because it sees what is before 
it. 


It is the seat of loving kindness, because it has a 
mind of impartiality towards all living beings. 

It is the seat of compassion, because it can endure 
discomfort. 

It is the seat of empathetic joy, because it delights in 
the pleasures of the Dharma. 

It is the seat of equanimity, 
abandoned attachment and aversion. 


because it has 


It is the seat of higher knowledge, because it 
possesses the six kinds of higher knowledge. It is the 
seat of emancipation, because it is free of mental 
constructions. 

It is the seat of skill in means, because it brings all 
living beings to maturity. It is the seat of the means of 
drawing together harmoniously,31 because it attracts 
all living beings. 

It is the seat of learning, because it is the essence of 
good conduct. It is the seat of profound meditative 


916 





M.157 Phát quả là sự đạt đến toàn giác các phẩm 
chát của Bô-tát (bodhisattva) 


Tuy nhiên, đoạn này, cũng trích từ kinh văn như trên, 
coi Phật quả là sự thé hiện đây đủ các phàm chát của 
Bó-tát (boddhisattva). 


Nơi thức tỉnh (trụ xứ giác ngộ) có nghĩa là gì?... Này 
thiện gia nam tử, nó là trụ xứ của những ý chí hướng 
thượng, bởi vì nó không phải là giả tạo. Nó là trụ xứ tu 
tập, bởi vì nó là sự giải phóng năng lượng. 

Nó là trụ xứ của sự quyết tâm, bởi vì nó đã đạt được 
sự phân biệt. Nó là trụ xứ của tâm thức, bởi vì nó 
không bị mắt. 


Nó là trụ xứ của sự bố thí, bởi vì nó không hy vọng 
bất kỳ lợi ích nào từ hành động của mình. Nó là trụ xứ 
của giới đức, bởi vì nó giữ mọi thệ nguyện. Nó là trụ xứ 
kiên trì, bởi vì nó không có ý nghĩ thù địch đối với 
chúng sinh. 

Nó là trụ xứ của khí phách nghị lực, bởi vì nó không 
quay đầu lại. Đó là trụ xứ của thiền định, bởi vì tâm của 
nó là tinh tấn. Nó là tru xứ của trí tuệ, bởi vi nó nhìn 
thấy những gì có trước nó. 


Đó là trụ xứ của tâm từ, bởi vì nó có tâm bình đẳng 
đối với tát cả chúng sinh. 

Nó là trú xứ của tâm bi, bởi vì nó có thé chịu đựng 
được sự khó chịu. 

Nó là trụ xứ của tâm hỷ lạc thấu cảm, bởi vì nó hoan 
hỷ trong giáo pháp. 

Nó là trụ xứ của sự bình đẳng, bởi vì nó đã từ bỏ 
chấp trước và chán ghét. 


Nó là trụ xứ của tri thức cao hơn, bởi vì nó sở hữu 
sáu loại tri thức cao hơn. Nó là trú xứ của sự giải thoát, 
bởi vì nó không có các cấu tạo tinh thần. 

Nó là trụ xứ của các kỹ năng trong phương tiện, bởi 
vì nó đưa tất cả chúng sinh đến sự trưởng thành. Nó là 
trụ xứ của các phương tiện hòa hợp với nhau một cách 
hài hòa,2Ũ bởi vì nó thu hút tất cả chúng sinh. 

Đó là trụ sở của việc học, bởi vì nó là bản chất của 
hạnh vi tốt. Nó là trụ xứ của sự hiểu biết thiền định sâu 
sắc, bởi vì nó xem xét mọi thứ một cách thấu đáo. Nó 








minh đến già - chét.83! Phiền não tịch tĩnh là đạo 
tràng, vì biệt như thật. 


Tất cả chúng sinh là đạo tràng, vì chúng sanh không 
tự tánh. Tất cả pháp là đạo tràng, vì hiện chứng tánh 
Không. Hàng phục chúng ma là đạo tràng, vì không 
khuynh động. 

Tam giới832 là đạo tràng, vì không định hướng phải 
đến. Dũng mãnh sư tử hóng là dao tràng, vi khóng có 
gì dé kinh so. Mười lực, bốn vô sở úy và mười tám 
pháp bất cộng của Phật là đạo tràng, vì không có gì 
khuyết điểm. 

Ba minhồ3 là đạo tràng, vì diệt tận phiền não không 
sót. Một niệm chứng tri tất cả pháp là đạo tràng, vì 
thành nhất thiết trí. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, sections 54—59, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


M.158 Phát A-di-đà (Amitàbha) 


Đoạn này nói vé cảnh giới kỳ diệu của đức Phát A-di- 
đà (Vô Lượng Quang ⁄ Vô Lượng Thọ), có thể vãng 
sanh về cõi Tịnh độ của Phật bằng chánh tín. Đoạn này 
cũng đề cập đến nhiêu đức Phật khác trong khắp vũ trụ 
rộng lớn. 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói với Xá-lợi-phất, ‘Này 
Xá-lợi-phât, ở phương Tây, cách đây quá mười muôn 
ức cõi Phật, có một quôc độ gọi là Cực Lạc, 





understanding, because it examines things thoroughly. 
It is the seat of the practices which help one to attain 


awakening,99? because it has the 
conditioned and the unconditioned. 

It is the seat of truth, because it does not make false 
assertions to anyone in the world. It is the seat of 
dependent arising, because it has destroyed everything 


abandoned 


from ignorance to old age and death.99? tt is the seat 
of the pacification of all defilements, because it is 
awake to things the way they are. 


It is the seat of all living beings, because all living 
beings lack any essential nature. It is the seat of all 
phenomena, because it has woken up to emptiness. It 
is the seat of the defeat of all Māras, because it is 
unshakeable. 


It is the seat of the triple world, 994 because it has 
ended involvement. It is the seat of the vigour that roars 
a lion's roar because it is not timid or afraid. It is the 
seat of the powers, the self-confidence, and the special 
qualities of all the Buddhas, because it is 
irreproachable in every way. 


It is the seat of the three kinds of knowledge, 935 
because no trace of the defilements remains. It is the 
seat of the complete, one-pointed understanding of all 
phenomena, because it has attained the knowledge of 
omniscience. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.3, sections 54—59, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.158 Amitabha Buddha 


This passage tells of the wondrous land of Amitabha 
(Infinite Light) / Amitayus (Infinite Life) Buddha, rebirth 
in whose pure Buddha-land can be reached by true 
faith. It also refers to various other Buddhas throughout 
the vast universe. 


At that time, the Blessed One addressed the 
Venerable Šãriputra, 'To the west, Sariputra, there is a 
Buddha-field named  Sukhavati, the ‘Realm of 


917 





là trụ xứ của các thực hành giúp người ta dat được 
giác ngộ tinh thuc, bởi vì nó đã từ bỏ hữu vi (có điều 
kiện) và vô vi (không có điêu kiện). 

Nó là trụ xứ của sự thật, bởi vì nó không đưa ra 
những kháng định sai làm cho bát kỳ ai trên thế giới. 
Nó là trụ xứ của lý tương quan, bởi vì nó đã phá hủy 
mọi thứ tir vô minh đến già và chét22. Nó là trụ xứ an 
định của mọi phiên não, bởi vì nó thức tỉnh mọi thứ 
theo cách của chúng. 


Nó là trụ xứ của tất cả chúng sinh, bởi vì tất cả chúng 
sinh đều thiếu bản chất thiết yếu (tự tánh). Nó là trụ xứ 
của mọi hiện tượng, bởi vì nó đã giác ngộ với tính 
không. Nó là tru xứ đánh bại tất cả ma vương (Mara), 
bởi vì nó không thé lay chuyền. 


Nó là trụ xứ của ba thế giới,23 bởi vì nó đã kết thúc 
sự hướng đến. Đó là trụ xứ của sự mạnh mẽ tiếng sư 
tử hóng vi nó không rut ré hay sợ hãi. Nó là tru xứ của 
quyên năng, sự tự tin và những đức tính đặc biệt của 
tất cả Các Phật, bởi vì nó không thể chê vào đâu được. 


Nó là trụ xứ của ba loại tri thức24, bởi vì không còn 
dấu vết của phiền não. Nó là trụ xứ của sự hiểu biết 
trọn vẹn, nhất tâm về mọi hiện tượng, bởi vì nó đã đạt 
được tri thức toàn trí. 


(Duy-ma-cật sở thuyết kinh, chương 3, phần 54-59, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.158 Phật Amitabha (A-di-dà) 


Đoạn này kå vé xứ sở diệu kỳ của đức Phát 
Amitàbha (A-di-đà, Vô Lượng Quang) / đức Phật Vô 
Lượng Thọ (Amitàyus), có thé tái sinh ở cõi Phát thanh 
tịnh bằng đức tin chân chính (chánh Niềm tin). Đoạn 
này cũng dé cập đến nhiều vị Phát khác trong vũ tru 
bao la. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputra (Xá- 
lợi-phât) răng: "Này Sãriputra (Xá-lợi-phât) ở phương 
Tây, có một Cõi Phật tên là Sukhavati, “Cõi cực lạc,” 








có đức Như Lai, bậc A-la-hán, dáng Chánh đẳng 
Chánh giác hiệu A-di-đà, hiện đang ở đó, thuyét 
pháp... 


Lại nữa, Xá-lợi-phất, trong cõi Phật đó, nhạc trời 
thường trỗi, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời 
rưới hoa trời mạn-đà- la. 

Mỗi ngày đúng thời, trước mỗi bữa ăn, chúng sanh ở 
đó du hành đến các cõi nước khác và cúng dường 
muôn ức đức Phật... 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, ở cõi Phật đó... có các loài chim 
hót lên những lời Pháp, thảy đều do thần lực của đức 
Phật Vô Lượng Thọ. Này Xá-lợi-phất, cõi Phật đó được 
trang nghiêm bởi tất cả những thứ kỳ diệu này. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, ở cõi Phật đó, khi gió nhẹ thổi 
lay động các hàng cây báu và động mành lưới chuông 
báu, phát ra âm thanh vi diệu làm dịu tâm trí... Khi 
chúng sinh ở đó nghe những âm thanh đó, thảy đều 
sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng... 


Này Xá-lợi-phất, ông nghĩ sao, vì sao đức Phật đó có 
hiệu là ‘Vô Lượng Thọ”? Này Xá-lợi-phất, tuổi thọ của 
đức Phật đó và nhân dân ở cõi đó là vô lượng, vì thế 
nên hiệu là ‘Vô Lượng Tho'. 


Đức Phật đó đã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác tính đến nay đã được mười kiếp. 


Này Xá-lợi-phất, ông nghĩ sao, vì sao đức Phật đó 
hiệu là ‘Vô Lượng Quang”? Này Xá-lợi- -phát, đức Phật 
đó có ánh sáng chiếu sáng vô lượng, soi suốt các cõi 
nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế 
nên hiệu là ‘Vô Lượng Quang. 

Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử 





Happiness', which lies beyond countless hundreds of 
thousands of other Buddha-fields. 

At the present time, a Tathagata, an arhant, a 
perfectly awakened Buddha named Amitayus dwells 
there, teaching the Dharma. ... 


Moreover, Sàriputra, in that Buddha-field, there are 
divine musical instruments which are played constantly. 
The ground is a delightful golden colour. There, in that 
Buddha-field, showers of divine mandarava flowers rain 
down three times each night and three times each day. 

In the time it takes to eat a single meal, the living 
beings who are born there travel to other world- 
systems and honour countless hundreds of thousands 
of Buddhas. ... 

Moreover, Sàriputra, in that Buddha-field ... the flocks 
of birds which sing songs of the Dharma are 
manifested by the Tathagata Amitayus. That Buddha- 
field, Sariputra, is adorned with all of these different 
kinds of wonderful things which one finds in a Buddha- 
field. 

Moreover, Sàriputra, in that Buddha-field, when the 
wind stirs the rows of palm trees and the nets of small 
bells which adorn them, they make a delightful sound 
which soothes the mind. ... When the people there 
hear those sounds, they recollect the Buddha in their 
bodies, they recollect the Dharma in their bodies, they 
recollect the Sangha in their bodies. ... 


6ãriputra, why do you think that that Tathagata is 
known as "Amitayus", "Infinite Life"? Well, Sariputra, 
the lifespan of that Tathagata and of the people who 
dwell in his Buddha-field is unlimited. 


This is why that Tathagata is known as “Amitäyus”, 
"Infinite Life". That Tathagata attained unsurpassed 
perfect awakening ten eons ago. 


6ãriputra, why do you think that that Tathagata is 
known as "Amitabha", "Infinite Light"? Well, Sariputra, 
the light which radiates from that Tathagata shines 
unobstructed in all Buddha-fields. This is why that 
Tathãgata is known as “Amitäbha”, "Infinite Light". 

That Tathàgata has an immeasurably large Sangha 


918 





cách đây quá mười muon ức Cói Phật. 

Vào thời điểm hiện tại, một Nhu Lai (Tathagata), vị A- 
la-hán (arhant), vị Phật Chánh dáng Chánh giác hiệu là 
Vô Lượng Tho (Amitàyus) hiện đang ở đó, giảng dạy 
giáo pháp... 


Lại nữa, Sariputra (Xá-lợi-phất) trong cõi Phật đó, có 
những nhạc cụ trời thường trỗi. Mặt đất là một màu 
vàng ròng. Ở đó, trong cõi Phật đó, những cơn mưa 
hoa trời mạn-đà-la (mandarava) dó xuống ba làn mỗi 
đêm và ba lần mỗi ngày. 

Trong thời gian chỉ cần ăn một bữa ăn, chúng sinh 
được sinh ra ở đó, sẽ đi đến các thế giới khác và tôn 
kính muôn ức đức Phát... 

Lại nữa, Sariputra trong cõi Phật đó... những dàn 
chim hót những bài ca của giáo pháp thảy đều do thần 
lực của Vô Lượng Thọ Như Lai. Cõi Phật đó, 6ãriputra 
được trang hoàng bằng tất cả những thứ kỳ diệu khác 
nhau mà người ta tim thấy trong một Cói Phát. 

Lại nữa, Sariputra trong cõi Phật đó, khi gió lay động 
những hàng cây cọ và những chiếc chuông nhỏ tô 
điểm, chúng phát ra âm thanh vui tai làm dịu tâm trí... 
Khi những chúng sinh ở đó, nghe thấy những âm thanh 
đó, họ sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng... 


6ãriputra, ông nghĩ sao Nhu Lai đó được gọi là 
“Amitäyus” hay “Vô Lượng Tho"? Này Šãriputra, tuổi 
thọ của Như Lai đó và của những người cư ngụ trong 
cõi Phật của Ngài là vô lượng (không giới hạn). 


Đây là lý do tại sao Như Lai đó được gọi là 
"Amitayus" hay “Vô Lượng Tho." Như Lai đó đã đạt 
được Chánh đẳng Chánh giác tính đến nay đã được 
mười kiếp. 


6ãriputra, ông nghĩ sao Nhu Lai đó được gọi là 
"Amitabha" (A-di-đà) “Vô Lượng Quang”? Này, 
6ãriputra, ánh sáng phát ra từ Như Lai ấy chiếu rọi 
không bị chướng ngại trong tất cả các cõi Phật. Đây là 
lý do tại sao Như Lai đó được gọi là "Amitabha" (A-di- 
đà) “Vô Lượng Quang.” 








đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đếm có thể biết 
được. Này Xá-lợi-phât, cõi Phật đó được trang nghiêm 
bởi tât cả những thứ kỳ diệu này. 


Lại nữa, Xá-lợi-phất! Những chúng sinh sinh về cõi 
Phật đó, thành Bó-tát bát thối chuyển, nhất sanh bó xứ; 

số Bồ-tát này rất đông, chẳng phải tính đếm có thể 
biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên vô số 
dé nói thói. 

Này Xá-lợi-phất, chúng sanh nén phát nguyện cầu 
sanh về nước đó. Vì sao? Vì ở cõi Phật đó, họ sẽ cùng 
câu hội một chỗ với các bậc Thượng thiện nhơn như 
những bậc Bồ-tát này. 


Này Xá-lợi-phất, chúng sanh có chút ít thiện căn 
phước đức thì không thể sanh về cõi của đức Phật Vô 
Lượng Thọ đó. 

Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhơn nào nghe 
đến danh hiệu của đức Phật Vô Lượng Thọ, rồi chấp trì 
danh hiệu của đức Phật đó, trong một ngày đêm, hai 
ngày đêm, ba ngày đêm, bốn ngày đêm, năm ngày 
đêm, sáu ngày đêm, hoặc bảy ngày đêm, nhất tâm 
không tạp loạn, 

thời khi lúc lâm chung, đức Phật Vô Lượng Thọ cùng 
hàng Thánh chúng và hội chúng Bồ-tát hiện thân ở 
trước người đó. 

Người ấy lúc lâm chung tâm không điên đảo, liền 
được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật Vô 
Lượng Tho. Do đó, Xá-loi- -phất, vì những lợi ích như 
thế mà Ta nói rằng thiện nam tử, thiện nữ nhơn nên 
nhất tâm phát nguyện cầu sanh về cõi Phật đó. 


Này Xá-lợi-phất, ở về phương Đông... phuong 





of disciples who are pure arhants, whose numbers 
cannot easily be measured. That Buddha-field, 
Sariputra, is adorned with all of these different kinds of 
wonderful things which one finds in a Buddha-field. 


Moreover, Šãriputra, the progress of those living 
beings who are born in the Buddha-field of the 
Tathagata Amitáyus as pure bodhisattvas will be 
irreversible, and they will only experience one more 
birth. 

The numbers of these bodhisattvas, Šãriputra, 
cannot easily be measured. It can only be said that 
there is an immeasurably large innumerable multitude 
of them. 

Living beings, Sàriputra, should cultivate a heartfelt 
desire for that Buddha-field. Why should they do this? 
They should do this because in that Buddha-field, they 
will be in the company of good people such as these 
bodhisattvas. 


6ãriputra, living beings with only a few wholesome 
roots will not be born in the Buddha-field of the 
Tathagata Amitayus. 

If a son or daughter of good family hears the name of 
the Blessed One, the Tathagata Amitayus, and if their 
minds become absorbed by it — for one night, two 
nights, three nights, four nights, five nights, six nights, 
or seven nights — if their minds become undistractedly 
absorbed by it, 

then when they die the Tathagata  Amitayus, 
surrounded by his Sangha of disciples and 
accompanied by his assembly of bodhisattvas will 
appear before them, and they will die with an 
undistorted mind. 

When they die, they will be born in the Buddha-field 
of the Tathagata Amitayus, in the world-system of 
Sukhavatt. Therefore Sariputra, it is with this purpose in 
view that | say that a son or daughter of good family 
should single-mindedly cultivate a heartfelt desire for 
that Buddha-field in their minds. 


Sariputra, to the east ... to the south, ... to the west, 


919 





Nhu Lai đó có một Tăng đoàn dé tử đông đảo vô 
lượng, là những vị A-la-hán thanh tịnh, số lượng rất 
đông chẳng phải tính đếm có thể biết được. Này 
6ãriputra (Xá-lợi-phất), cõi Phật đó, được trang hoàng 
bằng tất cả những thứ kỳ diệu khác nhau mà người ta 
tìm thấy trong một cõi Phật. 


Lại nữa, này Sàriputra, sự tiến bộ của những chúng 
sinh được sinh ra trong cõi Phật của Như Lai Vô 
Lượng Thọ (Tathágata Amitàyus) trở thành như những 
Bồ-tát thanh tịnh bát thối chuyén và họ sẽ chi trải qua 
một làn tái sinh nữa.25 

Này Šãriputra, số lượng của những Bồ-tát này rất 
đông, chẳng phải tính đếm có thể biết được. Chỉ có thể 
nói rằng đó là vô lượng vô biên vô số. 

Này Sãriputra, các chúng sinh, nên nuôi phát nguyện 
chân thành câu sinh vé cõi Phật đó. Tai sao họ nên làm 
vậy? Họ nên làm vậy vì trong cõi Phật đó, họ sẽ được 
ở cùng với những người tốt (bậc Thượng thiên nhân) 
như những Bồ-tát này. 


Này Sàriputra, những chúng sinh chỉ có một vài cán 
lành (thiện căn phước đức) sẽ không được sinh ra 
trong cõi Phật của Như Lai Vô Lượng Tho (Tathàgata 
Amitàyus). 

Nếu một thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe danh hiệu 
của đức Thế Tôn, Đức Như Lai Vô Lượng Thọ 
(Tathagata Amitayus) và nếu tâm trí của họ chấp trì 
danh hiệu của đức Phật đó - trong một đêm, hai đêm, 
ba đêm, bốn đêm, năm đêm, sáu đêm, hoặc bảy ban 
đêm - nếu nhất tâm không tạp loạn 

thì khi họ lâm chung, Vô Lượng Tho Nhu Lai 
(Tathägata Amitàyus), được bao quanh bởi Tăng đoàn 
đệ tử của Ngài và cùng với hội chúng Bồ-tát của Ngài 
sẽ xuất hiện trước mặt họ và họ sẽ lâm chung với tâm 
không điên đảo. 

Khi lâm chung, họ sẽ được vãng sinh về cõi Phật của 
Nhu Lai Vô Lượng Thọ (Tathagata Amitàyus), trong 
thế giới cực lạc Sukhavati. Vì vậy, 6ãriputra, vì những 
mục đích lợi ích này, mà Ta nói rằng thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nên nhất tâm nuôi phát nguyện chân 
thành cầu sinh về cõi Phật đó trong tâm trí họ. 


6ãriputra, về phía phương đông... phương nam,... 








Nam,... phuong Tây,... phuong Bắc,... phương 
dưới,... phương trên, hằng hà sa số những đức Phật 
như số cát trong sông Hằng, bằng tướng lưỡi rộng dài 
trùm khắp các quóc độ của mình mà nói lời chân thật 
như váy: Các ngươi hãy tín thọ pháp môn này có tên là 
'Xưng tán công đức bát khả tư nghị được tất cả chư 
Phật hộ niêm’... 


Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao, vì sao kinh này 
được gọi là “Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm”? 

Này Xá-lợi- phát, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
nào nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật đó mà 
thọ trì, thời những người ấy đều được tất cả các đức 
Phật hộ niệm, được không thối chuyển nơi đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Cho nên, này Xá-lợi-phất, ông nên có tín tâm nơi Ta 
cũng như nơi những đức Phật này. 


Sukhàvati-vyühah (Samksipta-matrka), (also known 
as the Smaller Sukhàvati-vyüha Sūtra), dich Anh from 
Sanskrit by D.S. 


Tinh Độ 


Đoạn *M.158 mô tả những đặc tính kỳ diệu của cõi 
Tịnh Độ của đức Phát A-di-dà, và đoạn *M.114 mô tả 
sự quán tưởng về đức Phật A-di-đà. 


M.159 Những đặc tính của cõi Tịnh Độ của Phật 
A-di-đà 


Đoạn này đưa ra một só trong bón mươi sáu634 lời 
nguyện của Tỳ-kheo Pháp-tang (Dharmäkara), vị Bô-tát 
được nói là đã thành Phật hiệu A-di-đà, những lời 
nguyện này nêu rõ những lợi ích mà Ngài sẽ đảm bảo 
tồn tại trong cõi Tịnh Độ của mình: 

Ngài phát thệ rằng bao giờ những nguyện mà chưa 
thành tựu thì Ngài quyết định chưa thành Phật. 





. to the north, ... to the nadir, ... to the zenith , as 
many Buddhas, as many Blessed Ones as there are 
grains of sand in the River Ganges praise their 
Buddha-fields, in the same terms as | praise Sukhavati. 


6ãriputra, why do you think that this discourse on the 
Dharma is called “Embraced by all the Buddhas”? 

Those sons and daughters of good family, Sariputra, 
who hear the title of this discourse on the Dharma and 
who bear in mind the names of those Buddhas, those 
Blessed Ones, will all be embraced by the Buddhas, 
and their progress towards unsurpassed, perfect 
awakening will become irreversible. 

Therefore, Šãriputra, you should have faith in me and 
in these other Buddhas, these other Blessed Ones. 


Sukhavati-vyühah (Samksipta-màtrka), (also known 
as the Smaller Sukhaàvatr-vyüha Sūtra), trans. from 
Sanskrit by D.S. 


Pure Lands 


Passage *M.158 describes the wondrous qualities of 
the Pure Land of Amitabha Buddha, and passage 
*M.114 describes a contemplation of Amitabha. 


M.159 The qualities of Amitabha Buddha's Pure 
Land 


This passage gives some of the forty-six636 vows of 
Dharmákara, the bodhisattva who is seen to have 
become Amitabha Buddha, these vows detailing the 
benefits that he will ensure exist in his Pure Land: 

he vows that his very attainment of Buddhahood is 
dependent on this. 


920 





phuong tây,... phương bắc,... phương dưới (nadir),... 
phương trên (zenith), có rất nhiều Phật, rất nhiều Thế 
Tôn ở đó, nhiều như những hạt cát ở sông Hằng ca 
ngợi các cõi Phật của họ, cũng giống như Ta ca ngợi 
cõi cực lac Sukhavati vậy... 


6ãriputra, ý ông nghi sao, vì sao rằng bài giảng vé 
Pháp này được gọi là “Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm” 
(Được hết thảy chư Phật hộ trì, được hết thảy chư 
Phát nghĩ tới”)? 

Này Šãriputra, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào 
nghe kinh này và ghi nhớ thọ trì danh hiệu của chư 
Phật đó, những đức Thế Tôn đó, những người đó tất 
cả sẽ được chư Phật hộ trì và sự tiến bộ của họ hướng 
đến sự giác ngộ vô thượng, toàn thiện sẽ là bát thối 
chuyền. 

Vì vậy, Šãriputra, ông nên có lòng tin nơi Ta và vào 
những vị Phật, những đức Thế Tôn này. 


(Sukhàvativyüha (Samksipta-matrka), (cũng được 
biệt dên như là Tiêu vô lượng thọ kinh, Sukhàavativyüha 
Sütra), bản do D.S. dịch tiéng Anh). 


TINH ĐỘ 


Đoạn *M.158 mô tả những đặc điểm của niềm tin kỳ 
diệu của cõi Tịnh độ của đức Phát Amitàbha (A-di-đà) 
và đoạn *M.114 mô tả sự quán tưởng vé đức Phát 
Amitäbha (A-di-dà). 


M.159 Những đặc điểm niềm tin của cõi Tịnh độ 
của đức Phật A-di-đà 


Đoạn này đưa ra một số trong só bón mươi sáu*6 lời 
nguyện của Dharmäkara | (Pháp-tang), Bồ-tát 
(bodhisattva) được xem là đã trở thành Phật Amitabha 
(A-di-đà), những lời nguyện này mô tả chi tiết những lợi 
ích mà Ngài sẽ đảm bảo tôn tại trong cõi Tịnh độ của 
mình: 

Ngài phát nguyện rằng chỉ khi nào những lời phát 
nguyện này thành tựu thì Ngài mới thành Phát. 








1. Bạch đức Thế Tôn,ồ35 nếu ở quốc độ Phật của 
con còn những cánh địa ngục, súc sanh, nga quỷ, a-tu- 
la, con nguyện không thành Chánh giác. 


2. Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh sinh trong 
quốc độ Phật của con, sau khi mạng chung mà còn rơi 
vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hoặc a-tu-la, con 
nguyện không thành Chánh giác. 


5. Bạch đức thế Tôn, nếu những chúng sanh đã sinh 
ở quôc độ Phật của con mà hết thảy không có năng lực 
tối thượng thần thông tự tại,63Š dà có thể chỉ trong một 
sát-na có thê vượt qua trăm ngàn ức triệu quốc độ 
Phật, con nguyện không thành Chánh giác. 


6. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh đã sinh 
ở quốc độ Phật của con mà hết thảy không có được 
túc mạng thông, nhớ biết đời trước của mình, trăm 
ngàn ức triệu đời, con nguyện không thành Chánh 
giác. 


7. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sinh trong 
quốc độ Phật của con, mà hết thảy họ không đạt được 
thiên nhãn thông, có thể thấy trăm ngàn ức triệu thế 
giới, con nguyện không thành Chánh giác. 


8. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh 
trong quốc độ Phật của con, mà hết thảy họ không đạt 
được thiên nhĩ thông, cùng một lúc có thể nghe được 
Chánh pháp trong trăm ngàn ức triệu cõi Phật, con 
nguyện không chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


9. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh 
trong quốc độ Phật của con, mà hết thảy họ không có 
tha tâm thông, có thể biết tâm hành của những chúng 
sanh trong trăm ngàn ức triệu cõi Phật, con nguyện 
không thành Chánh giác. 





1. Blessed One,937 may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if there should be any hells in my 
Buddha-field, if anyone should be born there as an 
animal, if there should be a realm of hungry ghosts 
there, or if anyone should be born there as a demi-god. 


2. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if any of the living beings who are 
born in my Buddha-field should die, and be reborn in 
hell, as an animal, in the realm of hungry ghosts, or as 
a demi-god. ... 


5. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if the living beings who are born in 
my Buddha-field should not all attain completely perfect 


mastery of supernormal abilities, 938 such that they are 
able to traverse countless hundreds of thousands of 
millions of Buddha-fields in a fraction of a second. 


6. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if the living beings who are born in 
my Buddha-field should not all be able to remember 
their previous lives, countless hundreds of thousands of 
millions of eons into the past. 


7. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if the living beings who are born in 
my Buddha-field should not all acquire the divine eye, 
such that they are able to see countless hundreds of 
thousands of millions of world-systems. 


8. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if the living beings who are born in 
my Buddha-field should not all acquire the divine ear, 
such that they are able to hear the true Dharma in 
countless hundreds of thousands of millions of Buddha- 
fields simultaneously. 


9. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if the living beings who are born in 
my Buddha-field should not all have the ability to know 
the thoughts of others, such that they are able to know 
the mental activity of living beings dwelling in countless 


921 





1. Bach đức Thé Tôn, 27 con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh dáng Chánh giác nếu có bát kỳ cảnh 
địa ngục, súc sinh, cõi ngạ quỷ, a-tu-la (Asura, loài Phi 
thiên) nào sinh trong cõi Phật của con. 


2. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu có chúng sinh 
nào sinh ra trong cõi Phật của con mà sau khi chết đi 
lại bị tái sinh rơi vào trong cảnh địa ngục, súc sinh, cõi 
ngạ quỷ, a-tu-la (Asura, loài Phi thiên). 


5. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu hết thảy mọi 
chúng sinh được sinh ra trong cõi Phật của con chưa 
đạt công năng thần thông,2Ö để chỉ có thể một phần 
giây (một sát-na) có thể vượt qua trăm ngàn ức triệu 
cõi Phật. 


6. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu hết thảy mọi 
chúng sinh được sinh ra trong cõi Phật của con không 
thể nhớ được các kiếp sống trước đây của họ, vô sô 
hàng trăm ngàn ức triệu kiếp quá khứ (túc mạng 
thông). 


7. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu chúng sinh được 
sinh ra trong cõi Phật của con hết tháy khóng có duoc 
mắt thần (thiên nhãn thông), dé họ có thé nhìn thấy vô 
số hàng trăm ngàn ức triệu hệ thống thế giới. 


8. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu chúng sinh được 
sinh ra trong cõi Phật của con hết thảy không có được 
tai thần (thiên nhĩ thông), dé họ có thé đồng thời cùng 
lúc nghe được Chính Pháp trong vô số hàng trăm ngàn 
ức triệu cõi Phật. 


9. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu chúng sinh được 
sinh ra trong cõi Phật của con hết thảy không có được 
khả năng biết được suy nghĩ của người khác (tha tâm 
thông), dé họ có thé biết được hoạt động tinh thần của 








10. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh 
trong quốc độ Phật của con, mà còn khởi tâm niệm sở 
hữu, ngay cả với thân thé, con nguyện không thành 
Chánh giác. 


11. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh 
trong quốc độ Phật của con, mà không có được an trụ 
kiên cố trong chánh định tụ, cho đến cứu cánh tịch diệt, 
con nguyện không thành Chánh giác. 


15. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu 
mà thọ mạng của con có hạn lượng, ngay cả khi là có 
hạn lượng chừng trăm ngàn ức triệu kiếp, con nguyện 
không thành Chánh giác. 


16. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu 
có chúng sanh nào trong quốc độ Phật của con mà còn 
nghe đến từ “bất thiện”, con nguyện không thành 
Chánh giác. 


18. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu 
có chúng sanh nào ở thế giới khác, phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, nghe danh hiệu của 
con, chí tâm trì niệm danh hiệu con, những chúng sanh 
ấy trong lúc lâm chung mà con không xuất hiện trước 
mặt họ cùng với chư Thánh tăng bao quanh, để tiếp 
dẫn, con nguyện không thành Chánh giác. 


19. Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh trong vô 
lượng vô số cõi Phật nghe danh hiệu của con, phát 
khởi thiện căn và. hồi hướng công đức thiện căn muôn 
vãng sinh về quốc độ Phật của con mà không được 
vãng sanh về đó, chỉ niệm danh hiệu con mười làn,37 
con nguyện không thành Chánh giác. 

Ngoại trừ những chúng sanh phạm tội ngũ nghich638 
và tội phi báng Chánh pháp.639 





hundreds of thousands of millions of Buddha-fields. 


10. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if any of the living beings who are 
born in my Buddha-field should conceive any notion of 
ownership, even of their own bodies. 


11. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if any of the living beings who are 
born in my Buddha-field should not be firmly 
established in perfection until they attain great, final 
nirvana. ... 


15. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
there should be any limit to the measure of my lifespan, 
even such that it were limited to countless multitudes of 
hundreds of thousands of millions of eons. 


16. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
any of the living beings in that Buddha-field should 
even hear the phrase “unwholesome”. ... 


18. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when I have attained awakening, I 
should not appear at the moment of their death to any 
living being in another world-system who has set their 
mind on unsurpassed, perfect awakening, who has 
heard my name, and who recollects me with a mind of 
faith, appearing before them to calm their mind, 
surrounded and accompanied by a Sangha of monks. 


19. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if living beings in innumerable, 
countless Buddha-fields who have heard my name, 
who are intent on that Buddha-field, and who dedicate 
the karmic benefit of their wholesome roots to being 
reborn there, are not reborn there — even those who 


have only cultivated this thought ten times.639 
This is with the exception of those who have 


922 





các chúng sinh dang cu ngu trong vô số hàng trăm 
ngàn ức triệu cõi Phật. 


10. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu bát kỳ chúng 
sinh nào được sinh ra trong cõi Phật của con mà còn 
khởi tâm niệm sở hữu, ngay cả với thân thể của chính 
họ. 


11. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nếu bát kỳ chúng 
sinh nào được sinh ra trong cõi Phật của con mà không 
được vững chắc trong sự viên mãn cho đến khi họ đạt 
được niết-bàn vĩ đại, cứu cánh.. 


15. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà thọ mạng của con có hạn lượng, 
ngay cả khi là có hạn lượng đến hàng trăm ngàn ức 
triệu kiếp. 


16. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà nếu khi con 
chứng đắc giác ngộ, vẫn có bất kỳ chúng sinh nào 
trong cõi Phật đó còn nghe thấy cụm từ "bát thiện.”... 


18. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà nếu khi con 
chứng đắc giác ngộ, vào lúc lâm chung của bát ky 
chúng sinh nào ở các thế giới khác - những người đã 
phát tâm cầu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
người đã nghe đến tên con, chí tâm trì niệm danh hiệu 
con, mà con không hiện ra trước mặt họ cùng với các 
chư Thánh tăng bao quanh để tiếp dẫn chúng sinh đó... 


19. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu chúng sinh 
trong vô lượng, vô số cõi Phật đã nghe đến danh hiệu 
của con, những người có ý định về cõi Phật cùa con và 
những người hồi hướng công đức thiện căn để được 
vãng sinh ở đó, mà thì không được vãng sinh ở đó, - 
ngay cả những người chỉ tu tập điều này mười làn.29 

Điều này ngoai trừ những người đã thực hiện năm 








20. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bó-dé, nếu 
những chúng sanh sinh ở quốc độ Phật của con không 
phải chỉ một đời nữa là chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, con nguyện không thành Chánh 
giác. 

Ngoại trừ những Bồ-tát Đại SĨ, những người đã phát 
nguyện lớn, mặc áo giáp kiên cố, vì lợi ích và giác ngộ 
cho hết thảy thế gian, 

thực hành Bó-tát đạo trong tất cả các cõi nước, vi thé 
nguyện phụng sự tất cả chư Phật, an trú chúng sanh 
nhiều như số cát trong sông Hằng ở nơi Vô thượng 
Chánh dáng Chánh giác, nguyện tu thù thắng hạnh, và 
những người đã hoàn hảo sự tu tập vì lợi ích chung... 


29. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bó-dé, nếu 
quốc độ Phật của con không soi chiếu vô lượng, vô số, 
không thể tính kể, không thể nghĩ bàn cõi nước Phật, 
như chiếc gương sáng soi hình khuôn mặt rõ ràng... 
con nguyện không thành Chánh giác.... 


32. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bó-dé, nếu 
chúng sanh trong vô lượng, vô số, không thé tính kå, 
không thể nghĩ bàn cõi nước Phật được xúc chạm đến 
ánh sáng của con mà không tràn đầy an lạc siêu việt 
trời người, con nguyện không thành Chánh giác. 


37. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bó-dé, khi 
mà chúng sanh sinh ra trong quốc độ Phật của con mà 
không được hưởng an lạc của Tỳ-kheo A-la-hán lậu 
tận, an trú tính ly thứ ba, con nguyện không thành 





committed the five acts which have immediate bad 


karmic consequences, 940 or whose opposition to the 
true Dharma obstructs them from being reborn 
there. 641 


20. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
those living beings who are reborn there should not be 
limited to only one more birth before attaining 
unsurpassed, perfect awakening. 

This is with the exception of those bodhisattvas, 
those great beings, who have taken the supreme vow, 
who clad themselves in mighty armour, who are awake 
to the needs of the whole world, who are devoted to the 
whole world, who are devoted to the attainment of 
nirvana by the whole world, 

who practise the path of the bodhisattva in all world- 
systems, who encounter all Buddhas, who establish as 
many living beings as there are grains of sand in the 
River Ganges in unsurpassed, perfect awakening, who 
are committed to the highest practice, and who have 
perfected the practice of universal benefit. ... 


29. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
that Buddha-field should not be so clear that 
innumerable, uncountable, inconceivable, unequalled, 
immeasurable Buddha-fields are visible all around, as 
clear as a face in a highly polished mirror. ... 


32. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
living — beings ¡in innumerable, uncountable, 
inconceivable, unequalled Buddha-fields should not be 
touched by my radiance, such that they are all filled 
with a happiness which surpasses that of gods and 
men. ... 


37. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
living beings should not enjoy the happiness of an 
arhant free from craving, the happiness of a monk 


923 





hành vi có hậu quả xấu tức khắc (tội ngũ nghịch).30 
hoặc những ai phỉ báng Chánh Pháp cản trở họ vãng 
sinh về đó.3Ì 


20. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà những chúng sinh tái sinh ở đó, 
không phải chỉ một đời nữa là chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Ngoại trừ những Bó-tát, những vi vĩ đại đó, những 
người đã phát nguyện lớn, những người khoác trên 
mình bộ áo giáp dũng mãnh, những người thức tỉnh 
nhu cầu của toàn thế giới, những người cống hiến cho 
toàn thế gian, những người tận tâm với sự đạt được 
niết-bàn của cả thế gian, 

những người thực hành con đường của Bồ-tát trong 
tất cả các thế giới - những người gặp gỡ tất cả Các 
Phật, những người đã an trú những chúng sinh nhiều 
như cát ở sông Hằng trong sự giác ngộ vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, những ai cam kết thực hành 
cao nhất và người đã hoàn thiện thực hành tu tập vì lợi 
ích chung... 


29. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, cõi Phật của con không soi chiếu vô 
lượng vô biên, không thể đếm được, không thể nghĩ 
bàn các cõi Phật hiển hiện khắp chung quanh, như rõ 
ràng như khuôn mặt trong một tám gương được đánh 
bóng sáng loáng... 


32. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà chúng sinh trong vô lượng vô biên, 
không thể đếm được, không thể nghĩ bàn, vô song các 
cõi Phật không được ánh hào quang của con chiếu 
đến, khiến họ đều tràn ngập an lạc vượt qua cả trời và 
người. 


37. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà chúng sinh không được hưởng an lạc 
của vị A-la-hán thoát khỏi tham ái, an lạc của một Tỳ- 








Chánh giác. 


44. Bạch đức Thế Tôn, khi còn chứng đắc bó-dé, nếu 
chúng sanh trong quốc độ Phật của con khi nghĩ tưởng 
muốn nghe Pháp chân thật mà không được nghe, con 
nguyện không thành Chánh giác. 


45. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bó-dé, nếu 
các vi Bồ-tát ở quốc độ Phật của con, hoặc ở bát ky 
quốc độ Phật nào, khi nghe đến danh hiệu của con mà 
không được bát thối chuyén, con nguyện không thành 
Chánh giác. 


Sukhãvaf-vyuhah (Vistara-mãfrkä) (also known as 
the Larger Sukhavati-vyüha Sūtra), dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Hanh phúc đời này và đời sau 
V.77 Quả của thiện nghiệp 


Đoạn tiếp theo đoạn nói vé bản chát của mười thiện 
nghiệp (*V.41), và mô tả các quả do nghiệp này là 
những cảm nghiệm tương xứng với các nhân của 
chúng, theo quả đẳng lưu của nghiệp. 


Quả dị thục do hành mười thiện nghiệp là ngươi sẽ 
được tái sanh vào một trong ba thiện thú (nhân loại, a- 
tu-la, và thiên). Quả đồng hành đẳng lưu là đời đời kiếp 
kiếp ngươi hoan hỷ hành thiện, thiện căn càng lúc càng 
tăng trưởng. 

Quả cảm thọ đẳng lưu của mười thiện nghiệp như 
Sau: 

đoạn trừ sát sanh, được trường thọ, ít bệnh. Không 
trộm cướp, lấy những thứ chẳng được cho, quả báo 
thọ dụng sung túc, không bị trộm cắp, giặc cướp. Đoạn 
trừ tà dâm, quả báo vợ chồng xinh đẹp, không có tình 





dwelling in the third meditative absorption, the moment 
they are born in that Buddha-field. ... 


44. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
the living beings born in that Buddha-field should not be 
able to hear any Dharma-teaching they wish, the 
moment they think of it. 


45. Blessed One, may | not attain unsurpassed, 
perfect awakening if, when | have attained awakening, 
the progress towards unsurpassed, perfect awakening 
of bodhisattvas in that Buddha-field, or in any other 
Buddha-field, should not become irreversible when they 
hear my name. 


Sukhàvati-vyühah (Vistara-mátrka) (also known as 
the Larger Sukhàvatr-vyüha Sūtra), trans. from Sanskrit 
by D.S. 


VAJRAYANA 
Happiness in this and future lives 
V.77 The effects of wholesome actions 


This passage follows the one on the nature of the ten 
wholesome actions (*V.41), and describes their karmic 
effects as experiences that accord with their causes in 
terms of being similar to them. 


The (karmically) ripened effect of practising the ten 
wholesome actions is that you will be reborn in one of 
the three higher realms (of humans, demi-gods, and 
gods). The activity that accords with its cause is that 
you will take delight in wholesome actions in every 
lifetime, so they will further multiply. 

The experiences that accord with their causes, the 
ten wholesome actions, are as follows: 

By abstaining from killing, you will have a long and 
healthy life. Through abstaining from taking what is not 
given, you will be wealthy and immune from robbers. 


924 





kheo ở an trú trong bậc thiền dinh thứ ba, ngay lúc ho 
được sinh ra trong cõi Phật của con. 


44. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà những chúng sinh được sinh ra trong 
cõi Phật của con không được nghe bát ky giáo pháp 
nào mà họ mong muốn, ngay khi họ nghĩ tưởng muốn 
nghe. 


45. Bạch đức Thế Tôn, con nguyện sẽ không thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nếu khi con chứng 
đắc giác ngộ, mà sự tiến bộ đối với sự giác ngộ Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác của các Bồ-tát trong 
cõi Phật của con, hoặc trong bát kỳ cõi Phật nào khác, 
vẫn không đạt bát thối chuyển khi họ nghe đến danh 
hiệu của con. 


(Sukhàvativyüha (Vistara-mairka).(cũng duoc biét 
dén nhu là Đại vô lượng thọ kinh, Sukhavativyüha 
Sütra), bản do D.S. dịch tiéng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 
HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU 
V.77 Quả của những nghiệp lành (thiện nghiệp) 


Đoạn này theo sau đoạn vé bản chất của mười 
nghiệp lành (thiện nghiệp) (*V.41) và mô tả các tác 
động do nghiệp này như là những cảm nghiệm tương 
xứng với những nhân của nghiệp theo quả tương tự với 
chúng. 


Tác dụng chín muói (về mặt nghiệp báo) của việc 
thực hành mười nghiệp lành (thiện nghiệp) là ngươi sẽ 
được tái sinh lên một trong ba cõi cao hơn (loài người, 
a-tu-la (phi thiên) và thiên). Hoạt động phù hợp với 
nguyên nhân của nó là những gì khiến người sẽ hoan 
hỷ với những nghiệp lành (thiện nghiệp) trong mỗi cuộc 
đời, Vì vậy, chúng sẽ nhân rộng hơn nữa. 

Những cảm nghiệm tương xứng với nguyên nhân 
của họ, mười nghiệp lành (thiện nghiệp), như sau: 

Bằng cách ngưng sát sinh (không sát sinh), ngươi sẽ 
có một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh. Thông 








địch. 

Đoạn trừ vọng ngữ, được mọi người ca tụng và yêu 
chuộng. Đoạn trừ ly gián ngữ, được thân quyến bằng 
hữu ái kỉnh. Đoạn trừ ác ngữ, thường được nghe lời 
dịu ngọt êm tai. Đoạn trừ tạp uế ngữ, quả báo lời nói 
có uy lực. 

Đoạn trừ tham tâm, sở nguyện được viên mãn. Đoạn 
trừ hại tâm, quả báo tránh được tốn hại. Cuối cùng, 
đoạn trừ tà kiến, quả báo có được chánh kiến. 


The Words of My Perfect Teacher, p.187, dịch Anh 
T.A. 


Chứng ngộ tối hậu 


V.78 Milarepa chứng đạo ca 


Trong đoạn này, Milarepa ca bài ca chứng ngộ tối 
hậu mà Ngài đã đạt được khi an cư trên núi. 

Ngài hát vé đức tự tín (vô sở úy) của Phát, đã vượt 
qua tắt cả những nhị bién — phân biệt thời gian của quá 
khứ và tương lai, phân biệt sanh tử và Niết-bàn; 

và cả đến phân biệt thị phi: một khi chứng đắc cảnh 
giới bắt nhị của Phật, lợi ích của chúng sinh sẽ được 
viên mãn tự nhiên mà không cán phải có những phân 
biệt theo quan niệm người đời. 


Khi ta tu hành ở tha phương, ta đã đắc định giải pháp 
vô sanh; đoạn trừ tât cả đêu thanh tịnh, hai châp đời 
trước và đời sau, cứu cánh giải thoát khỏi sáu nẻo. 





Through abstaining from sensual misconduct, you will 
have a charming spouse and few rivals. 

Through abstaining from lying, you will be praised 
and loved by everyone. Through abstaining from 
divisive speech, you will be respected by people 
around you. Through abstaining from harsh language, 
you will be pleasant to hear. Through abstaining from 
idle chatter, your words will be creditable. 

Through abstaining from covetousness, your wishes 
will be fulfilled. Through abstaining from malevolence, 
you will be free from harm. Finally, through abstaining 
from wrong views, you will come to understand the right 
view. 


"The Words of My Perfect Teacher’, p.187, trans. T.A. 


Definitive spiritual breakthroughs 


V.78 Milarepa's Song of Realization 


In this passage Milarepa sings about the final 
realization he gained while staying in mountain retreat. 

He sings about the confidence of a fully awakened 
buddha who has gone beyond all dualities — including 
the temporal distinction of past and future and the 
existential distinction of samsara and nirvana. 

It even includes the moral distinction of right and 
wrong: once you realise the non-dual state of a 
Buddha, the benefit of beings is spontaneously 
accomplished and there is no need to make these 
conventional conceptual distinctions any more. 


Having meditated in a different mountain area, | have 
discovered an unborn confidence; resolved dualistic 
perception of past and future lives, revealed the 
appearances of the six realms as deceptions, and cut 


925 





qua việc ngưng lấy những gì không được cho (không 
trộm cắp), ngươi sẽ giàu có và không bị trộm cướp. 
Thông qua việc ngưng các hành vi sai trái nhục dục 
(không tà dâm), ngươi sẽ có người bạn đời xinh đẹp và 
ít tình địch. 

Thông qua việc ngưng nói dối (không nói dối), ngươi 
sẽ được mọi người khen ngợi và yêu mến. Thông qua 
việc ngưng ăn nói gây chia rẽ, ngươi sẽ được mọi 
người xung quanh tôn trọng. Thông qua việc tiết chế 
ngôn ngữ thô ác, ngươi sẽ được nghe lời dễ chịu. 
Thông qua việc tránh nói nhảm, lời nói của ngươi sẽ 
được tín nhiệm. 

Thông qua việc tiết chế sự thèm muốn, mong muốn 
của bạn sẽ được thực hiện. Thông qua việc ngưng ác 
tâm, ngươi sẽ không bị tổn hại. Cuối cùng, thông qua 
việc loại bỏ các quan điểm sai làm, ngươi sẽ hiểu được 
chính kiến. 


(Lời dạy bậc đạo sư toàn hảo của con, trang. 187, do 
T.A. dịch tiêng Anh). 


SỰ ĐỘT PHÁ TINH THÀN RÓT RÁO32 


V.78. Bài ca chứng ngộ của Milarepa (Mật-lặc- 
nhật-ba) 


Trong đoạn này, Milarepa (Mật-lặc Nhật-ba) hát vé 
sự chứng ngộ tối hậu mà ngài đạt được khi nhập thát 
trên núi. 

Ngài hát về đức tự tin (vô sở úy) của vị Phật hoàn 
toàn giác ngộ, người đã vượt ra khỏi mọi nhị nguyên - 
bao gồm sự phân biệt thời gian của quá khứ và tương 
lai và sự phân biệt hiện sinh của luân hồi (samsära) và 
niét-bàn (Nirvana). 

Thậm chí còn bao gồm sự phán biệt đạo đức vé đúng 
và sai: một khi nhận ra trạng thái không hai của vị Phật, 
lợi ích của chúng sinh sẽ được hoàn thành một cách tự 
nhiên và không cần phải phân biệt theo khái niệm 
thông thường của người đời nữa. 


Sau khi thiền định ở một vùng núi khác, ta đã khám 
phá ra một sự tự tin chưa sanh ra (đắc định giải pháp 
VÔ sanh); đã giải quyết nhận thức nhị nguyên về cuộc 
sống quá khứ và tương lai, tiết lộ sự xuất hiện của sáu 








Bởi cắt đứt hệ phược sanh tử, triệt ngộ các pháp 
bình đẳng tánh, thanh tịnh hai cháp khó và lạc, giải 
thoát lãnh thọ thức hư giả. 


Bởi chém đứt hai chấp thủ xả, khế nhập các pháp 
không biệt cảnh, đoạn chất sanh tử và Niết- bàn, giải 
thoát huyễn hành đạo và địa, viễn ly mong cầu và sợ 
hãi, vĩnh viên đoạn nghi tâm an lạc. 


One Hundred Thousand Songs of Milarepa, p.58. 
dịch Anh T.A. 


Niết-bàn 


V.79 Tự tánh giải thoát là Niết-bàn 


Tiếp tục từ bản văn về trung đạo như là sự giải thoát 
khỏi hai cực đoan của sự tôn tại và không tôn tại (đoạn 
*V.32), đoạn này mô tả bản chát của Niết-bàn theo một 
cách tương tự. 


Nhưng nếu hiện tượng (tất cả pháp) của luân hồi 
không phải hữu (bhàva) hay vô (abhàva, phi hữu, vô 
thể), thì Niết-bàn là hữu hay vô? Một số luận sư suy lý 
rằng Niết-bàn ắt phải là hữu. Tuy nhiên, không phải 
vậy. 

Như (Long Thọ) thuyết trong 'Bảo Man Luận”, 'Néu 
Niết-bàn không phải là vô, thì làm sao có thé là hữu? 
(RV I.42a). Nếu Niết-bàn là hữu (bhãva), thì Niết-bàn 
phải là pháp hữu vi (samskrta); và nếu là hữu vi, thì 
cuối cùng cũng phải diệt. 

Nhu thuyết trong 'Căn bản Trung quán luận (của 
Long Tho): 'Nếu Niết-bàn là hữu, Niét-bàn hẳn hữu vi, 
(MMK XXV.5) và tương tự. Niết-bàn cũng không thé là 
vô. Như được nói trong luận dẫn trên, 'Vô cũng không 
thể' (MMK XXV.7). 





the imputations of birth and death. 


Having obtained the confidence of equality, l've 
resolved the duality of pleasure and pain, revealed the 
experience of sensations as deceptions, and cut the 
imputations of right and wrong. 


Having attained an inalienable confidence, lve 
resolved the duality of samsara and nirvana, revealed 
the stages of gradual practice as deceptions, and cut 
the imputations of hope and fear. 


'One Hundred Thousand Songs of Milarepa’, p.58. 
trans. T.A. 


Nirvana 


V.79 The nature of liberation is the nature of 
nirvana 


Continued from the text on the middle way as 
freedom from the two extremes of existence and non- 
existence (*V.32), this passage describes the nature of 
nirvana in a similar way. 


But if phenomena of samsara are neither existent nor 
non-existent, then is nirvana something existent or 
something non-existent? Some theoreticians speculate 
that nirvana must be something existent. However, it is 
not. 

As (Nãgãrjuna) said in the ‘Precious Garland’, ‘If 
nirvana is not something non-existent, then how could it 
be something existent? (RV I.42a). If it were something 
existent (bhàva), then nirvana would be a conditioned 
thing (samskrta); and if it were conditioned, then 
eventually it would come to an end. 

As said in The 'Fundamental Treatise of the Middle 
Way (of Nagarjuna) 'If nirvana was something 
existent, then it would be conditioned’, (MMK XXV.5) 
and so forth. Neither can it be something non-existent. 
As he says in the same place, ‘It is not non-existent 
(MMK XXV. 7). 


926 





cõi như là những sự lừa dối và cát đứt những tác động 
của sinh và tử. 


Khi có được niềm tin về sự bình đẳng, ta đã giải 
quyết được tính hai mặt của lạc và khổ, tiết lộ trải 
nghiệm về cảm giác như là những sự lừa dối và cắt bỏ 
những áp đặt của đúng và sai. 


Sau khi đạt được sự tự tin bất khả xâm phạm, ta đã 
giải quyết được tính hai mặt của luân hồi (samasara) 
và niét-bàn (Nirvāna), tiết lộ các giai đoạn thực hành 
dần dần như là những sự lừa dối và cắt bỏ những ám 
chỉ của hy vọng và sợ hãi. 


(Một trăm ngàn bài ca của Milarepa, tr. 58. do T.A. 
dịch tiêng Anh). 


NIÉT-BÀN 


V.79 Tv tánh giài thoát là bán chát cüa Niét-bàn 


Tiếp tuc theo kinh văn vé con đường trung đạo như là 
sự tự do thoát khỏi hai thái cực đoãn của sự tôn tại và 
không tôn tại (*V.32), đoạn này mô tá bản chát của 
niét-bàn theo một cách tương tự. 


Nhưng nếu các hiện tượng luân hồi (samsára) không 
phải vừa tồn tại (hữu) hoặc vừa không tồn tại (vô) thì 
niết-bàn là cái gì đó tồn tại (hữu) hay cái gì đó không 
tồn tại (vô)? Một số nhà lý thuyết suy lý rằng niết-bàn 
phải là một cái gì đó tồn tại (hữu). Tuy nhiên, không 
phải vậy. 

Như (Nàgàrjuna, Hán dich: Long Tho) dà nói trong 
“Bảo Man Luận" (hay “Tràng hoa quy báu”), “Nếu niét- 
bàn khóng phái là khóng tón tai (vô) thi làm sao có thé 
là tồn tại (hữu)? (RV I. 42a). Nếu đó là một cái gì đó 
tồn tại (hữu, bhava) thì niết-bàn sẽ là một pháp hữu vi 
(samskrta); và nếu đó là hữu vi thì cuối cùng cũng sẽ 
phải đi đến kết thúc (diệt). 

Như đã nói trong “Căn bản Trung quán luận" (“Luận 
thuyết cơ bán vé con đường trung đạo” của Long Tho): 
“Nếu niết-bàn là một cái gì đó tồn E (hữu) thì niét-bàn 
sẽ hẳn là hữu vi,” (MMK XXV. 5), v.v... Nó cũng không 
thể là một cái gì đó không tồn tại (v6). Nhu ngài dá nói 








Có thể hỏi rằng Niết-bàn thực sự là gì. Nói Niết-bàn, 
đó là vượt ngoài ngôn thuyết và tư duy vốn chấp hữu, 
chấp vô. 

Như trong 'Bảo man luận nói: 'Đoạn trừ chấp hữu và 
chấp vô, ta nói đó là Niét-bàn' (RV I.42b). 

'Nhập Bồ-tát hành' cũng nói, ‘Khi hữu vô không trụ 
trước tâm trí, khi ấy không có tướng tha thể, tịch tĩnh 
không sở duyên’ (BCA IX.26). 

Kinh 'Phạm thiên sở ván' nói: 'Niét-bàn viên diệu là 
tất cả tướng đều tịch tinh,940 thoát ly mọi dao động." 
Kinh 'Diệu pháp liên hoa' nói: 'Này Ca-diếp, liễu tri bình 
đẳng tánh (Không tánh) của hết thảy các pháp, đó là 
Niét-bàn.' 


Do dó, Niét-bàn duy chi là su tinh chi cüa tám luu 
chuyén, không phải là những pháp sanh, diệt, thủ xả, 
V.V... 

Do vậy, 'Cán bản Trung luận nói: ‘Không thủ cũng 
không xả, không đoạn cũng không thường, không sanh 
cũng không diệt, ấy gọi là Niết-bàn.' (MMK XXV.3). 

Bởi không sanh diệt, thủ xả các thứ, nên Niết-bàn 
không phải là tự tác, không tác thành, không chuyển 
bién. 

Kinh 'Hư không báo' cũng xác quyết rằng, 'Khóng gì 
để đoạn trừ, không chút gì để lập; như thực thấy thật 
tánh, là chánh kiến giải thoát.' 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.287—89, dịch 
Anh T.A. 





So one may ask what nirvana actually is. What we 
call nirvana is ineffable beyond the reasoning mind, 
with all concepts of existence and non-existence 
exhausted. 

As the ‘Precious Garland’ says: What we call nirvana 
is the exhaustion of all concepts of existence and non- 
existence' (RV I.42b). 

‘Engaging in the Conduct for Awakening’ also says 
that, When neither existence nor non- existence is left 
for the mind, then there being no other option, it calms 
down without a thought" (BCA IX.26). 

The ‘Noble Sūtra Requested by Brahm8' says: ‘It is 


the calming down of conceptual thoughts, 942 freedom 
from agitation." The ‘White Lotus of Sublime Dharma 
Sütra' says: 'Ka$yapa, nirvana is the realization of the 
sameness of all phenomena (in emptiness).' 


Thus, nirvana is nothing but the mere calming down 
of the reasoning mind — rather than anything that is 
produced or stopped, abandoned or attained. 

Thus, the ‘Fundamental Treatise of the Middle Way 
says: 'Nothing abandoned, nothing attained, nothing 
annihilated, and nothing permanent; that is nirvana' 
(MMK XXV.3). 

Since nirvana is neither produced nor stopped, 
neither abandoned nor attained, it is not something one 
should create, construct, or transform into. 

The ‘Precious Sky (Ratna-akasa) Sūtra’ also asserts 
that, ‘There is nothing to be removed, not the slightest 
thing to be established; just look at authentic reality as 
it really is, and if you can see it that way, you are 
completely free.’ 


"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.287-89, 


927 





ở cùng quyén trên, “Niết-bàn không phải là không tồn 
tại (vô)” (MMK XXV. 7). 


Vì vậy, người ta có thể hỏi rằng niết-bàn thực sự là 
gì. Cái mà chúng ta gọi là niết-bàn là không thể nào mô 
tả được, vượt ngoài trí óc suy luận, với tát cả các khái 
niệm về tồn tại (hữu) và không tồn tại (vô) đều bị kết 
thúc. 

Như trong “Bảo Man Luận” (hay “Tràng hoa quý 
báu") nói: “Cái mà chúng ta goi là niét-bàn là sự kết 
thúc mọi khái niệm về tồn tại (hữu) và không tồn tại 
(vô)” (RV I. 42b). 

“Nhập Bồ-tát hành" (hay “Gia nhập vào Hành vi giác 
ngộ”) cũng nói rằng, “Khi cả tồn tại (hữu) cả không tồn 
tại (vô) đều không còn lại cho tâm trí thì không còn lựa 
chọn nào khác, nó sẽ bình tinh lại mà không có suy 
nghĩ nào” (BCA IX. 26). 

“Kinh Phạm thiên sở ván” nói rằng: “Đó là sự làm 
giảm bớt các ý niệm khái niệm3, thoát khỏi sự dao 
động.” “Diệu pháp liên hoa kinh" nói: "Này Kãšyapa 
(Ca-diếp), niết-bàn là sự chứng ngộ giếng nhau của 
mọi hiện tượng.” 


Vì vậy, niết-bàn không là gì khác ngoài làm giảm bớt 
tâm trí lý luận -chứ không phải bất cứ thứ gì được tạo 
ra hoặc dừng lại, loại bỏ hoặc đạt được. 

Vì vậy, “Căn bản Trung quán luận" (hay “Luận thuyết 
cơ bán vé con đường trung dao") nói: “Không có gì bi 
loại bỏ, không có gì đạt được, không có gì bị tiêu diệt 
và không có gi vĩnh viễn; đó là niết-bàn” (MMK XXV. 
3). 
Vì niét-bàn không được tạo ra cũng không bị dừng 
lại, không bị loại bỏ cũng không đạt được, nó không 
phải là thứ mà người ta nên tạo ra, xây dựng hoặc 
chuyén hóa thành. 

Kinh “Hư không báo" (Ratna-akasa) cũng khẳng dinh 
rằng, “Không có gi phải loại bó, không phải là điều nhỏ 
nhất gì được thiết lập; chỉ cần nhìn vào thực tế đích 
thực như nó thực sự là và nếu ngươi có thể nhìn nhận 
nó theo cách đó, ngươi hoàn toàn tự do, giải thoát.” 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 287-89, do T.A. dịch 
tiếng Anh). 








Sở hành của Phật 
V.80 Tự nhiên hiễn hiện 


Chương cuối cùng của 'Giải thoát trang nghiêm bảo? 
mô tả các hoạt động tự phát của thân, ngữ, và ý đức 
Phật, sử dụng một số gợi ý từ Bảo tánh luận 
(Uttaratantra) (UT) dé mô tả như thé nào đức Phát biéu 
hiện tát cá những hành động tự phát từ tâm vô phán 
biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của chúng sinh. 


Khởi đầu phát bồ-đề tâm, trung gian tu tập đạo và 
cuối cùng thành tựu Phật quả, thảy đều vì mục đích 
diệt trừ khó và thành tựu lạc cho chúng sanh. 

Khi thành Phật, an trụ vô phân biét641 và vô công 
dụng hành (không dụng công). Tuy vô phân biệt và 
không dụng công, không nghĩ rằng Ta phải làm lợi ích 
cho chúng sanh, nhưng vẫn thành sự nghiệp lợi tha tự 
nhiên và không gián đoạn. 


Điều này phát sanh như thế nào? Tổng yếu mà nói, 
vì lợi ích chúng sanh, Thân hành vô phân biệt; cũng 
vậy, lợi ích chúng sanh ngữ ý, hành vô phân biệt. Tổng 
yếu chư Phật ba sự nghiệp. 

Bằng thân, ngữ, ý vô phân biệt mà lợi lạc chúng 
sanh, như được diễn tả bằng một số thí dụ trong Vô 
Thượng Mật Tục (Uttaratantra): 

'Như Thiên dé (Indra), trống, mây, và Phạm, nhu mặt 
trời, như ý bảo châu; Như Lai như tiếng vang, như hư 
không và dát.' (UT XVII.13). 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.348—49, dich 
Anh T.A. 


V.81 Sở hành của Phật thân 


'Hién hiện như Thiên đế”, đây là thí dụ thân Phật hoạt 
dụng vô phân biệt vì lợi ích chúng sanh. 





Activities of the Buddha 
V.80 Spontaneous manifestation 


The last chapter of “The Jewel Ornament of 
Liberation’ describes the spontaneous activities of the 
Buddha's body, speech, and mind. It utilizes a number 
of evocative similes from the Uttaratantra (UT) to 
describe how the Buddha manifests all those acts 
spontaneously from the non-conceptual state of mind, 
in response to the various needs of sentient beings. 


Arousing the awakening-mind first, then practising 
the path and finally attaining Buddhahood as a result, 
are all just for the purpose of dispelling sentient beings’ 
suffering and making them happy. 

When you become a Buddha, you dwell without any 
conceptual thought or deliberate effort, but while the 
Buddha does not have any thought or intention to 
benefit sentient beings, their welfare is spontaneously, 
incessantly accomplished. 


How does that happen? In brief, the Buddha-body 


acts for beings’ sakes without conceptuality;949 
Buddha-speech and Buddha-mind likewise serve their 
benefits without any concept. Those three comprise the 
activity of a Buddha. 

The way Buddha-body, speech and mind work for the 
sakes of sentient beings without any concepts is 
illustrated by a number of similes in the 'Unsurpassed 
Continuum' (Uttaratantra): 

‘Like Indra, a drum, clouds, and Brahma; like the 
Sun, and a precious (wish-fulfilling) gem; the Tathagata 
is like an echo, like the sky, and the earth' (UT XVII.13). 


"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.348-49, 


V.81 Activities of the Buddha-body 


‘Appearing as Indra’ is a simile for how the Buddha- 
body works for the sakes of sentient beings, without 


928 





CÁC HOAT ĐỘNG CỦA ĐỨC PHẬT 
V.80 Biểu hiện tự nhiên 


Chương cuối của “Giải thoát trang nghiêm bảo” mô tả 
các hoạt động tự phát của thân, kháu và ý của đức 
Phật. Kinh văn này sử dụng một só mô phỏng gợi liên 
tưởng từ Luận Phật tính hay Bảo tính luận - 
Uttaratantra (UT) dé mô tả cách đức Phát thé hiện tất 
cả những hành vi đó một cách tự phát từ trang thái tâm 
vô phân biệt, đáp ứng các nhu câu khác nhau của 
chúng sinh. 


Khơi dậy ý thức giác ngộ trước, sau đó, thực hành 
con đường và cuối cùng đạt được quả vị Phật, tất cả 
đều chỉ nhằm mục đích diệt trừ đau khổ của chúng sinh 
và làm cho họ an lạc, hạnh phúc. 

Khi trở thành vi Phật, an trú mà không có bát kỳ ý 
niệm hoặc nỗ lực cố ý nào, nhưng trong khi đức Phật 
không có bất kỳ ý nghĩ hay ý định nào để làm lợi ích 
cho chúng sinh thì nghiệp lợi của họ được hoàn thành 
một cách tự nhiên, thành tựu không ngừng. 


Điều đó xảy ra như thế nào? Nói tóm lại, hành động 
sắc thân Phật dành cho chúng sanh, mà không có khái 
niệm phân biệt;34 Phật-ngữ và Phát-tàm cũng phục-vụ 
lợi-ích của chúng sinh mà không có khái-niém phân 
biệt. Ba điều đó chứa đựng hoạt động của vị Phật. 

Cách thức hoạt động của thân, khẩu và ý Phật đối 
với các loài hữu tình mà không có bát ky khái niệm 
phân biệt nào được minh họa bằng một số mô phỏng 
trong “Luận Phật tính" (Uttaratantra): 

“Như Indra (Thiên đế), trống, mây và Phạm thiên 
(Brahmà); như Mặt trời và một viên ngọc quý (nhu ý 
bảo châu); Như Lai như tiếng vang, như hư không và 
đất (UT XVII. 13). 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 348-49, do T.A. dịch 
tiéng Anh). 


V.81 Hoạt động của thân Phật 


“Xuất hiện dưới dang Indra (Đế-thích)” là một cách ví 
dụ vé cách thức hoạt động của Phật thân đôi với các 








Thiên đế, chúa té của chư thiên, ngự trong cung điện 
Chiến thắng, cùng với các thiên nữ tùy tùng. Cung điện 
này được làm bằng tự tánh lưu ly thanh tịnh và trong 
sáng, vì vậy ảnh tượng của Thiên dé hiện ra bên ngoài 
cung điện. 

Từ dưới đất, những người nam nữ sống ở đây có thể 
thấy được ảnh tượng của Thiên đế cùng với các thọ 
dụng. Mong sớm được như vậy, những người này phát 
nguyện và hành thiện vì mục đích ấy, cho nên sau khi 
mạng chung tái sanh lên cõi áy. 

Ảnh hiện (của Thiên dé) không có niệm phân biệt hay 
chuyển động, nhưng nó vẫn khích lệ tín tâm và phát 
nguyện hướng thượng với những ai nhìn thấy. 


Cũng vậy, những ai nhìn thấy thân tướng trang 
nghiêm, như đi, đứng, ngồi, nằm, thuyết Pháp, hay tọa 
thiền, của thân Phật, hiễn hiện với các tướng hảo và 
các tùy hình hảo, tâm liền phát sanh thành tín ngưỡng 
mộ. 

Họ phát bồ- đề tâm và khởi sự hành đạo để thành tựu 
như vậy, rồi cuối cùng cũng đắc thành Phật quả — tuy 
thế mà hiện tướng bên ngoài của Phật thân không hé 
có niệm phân biệt hay chuyén động. 


Như lời rằng, “Trong thiên cung lưu ly thanh tịnh, 
phóng chiếu thân Thiên đế Thích, khiến chúng sanh 
gieo trồng phước điền, diệu thân Năng Nhân cũng như 
vậy, (ai thấy thảy đều nhập bó-dà) (UT XVII.29). Nhu 
vậy, Phật thân hành động vì lợi sanh mà không khởi 
niệm phân biệt. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.349—50, dich 
Anh T.A. 
V.82 Sở hành cua Phát ngữ 


'Như trống trói', thí dụ cho Phát ngữ hành vô phân 
biệt vì lợi ích chúng sanh. 

Trên nóc cung điện Chiến thắng của Thiên đế Thích 
có một chiếc trống trời gọi là “Trì pháp lực”, thành tựu 





any conceptual thought. 

Indra, chief of the gods, and his divine maidens live in 
a magnificent mansion, which is made of pure and 
translucent beryl crystal, and so a reflection of Indra 
appears outside the palace. 

Some men and women living on the Earth can 
perceive the reflection of Indra and his enjoyments. 
Wishing they would soon reach that state, they make 
aspirations and undertake wholesome actions for that 
purpose, so they are reborn there after they die. 

Although the reflected image (of Indra) has not any 
conceptual thought or disturbance, it still inspires faith 
and a higher aspiration in those who perceive it. 


Likewise, those who perceive all the various 
miraculous displays — such as walking, standing, 
sitting, lying down, teaching the Dharma, or meditating 
— of the body of the Buddhas, adorned with the major 
and minor marks (of a great being), are inspired to faith 
and aspiration by those appearances. 

They arouse the awakening-mind and start practising 
the path in order to attain that state, and so they finally 
reach Buddhahood - notwithstanding that the physical 
appearance of the Buddha has no conceptual thought 
or disturbance. 


As said, 'Just as Indra's body is reflected on the clear 
crystal ground (of his palace), the body of the Buddha 
is reflected on the pure ground of beings' minds' (UT 
XVII.29). That is how the Buddha- body acts for beings' 
sakes without conceptuality. 


"The Jewel Ornament of Liberation', 


trans. T.A. 


pp.349—50, 


V.82 Activities of Buddha-speech 


'Like a divine drum' is a simile for how Buddha- 
speech works for the sakes of sentient beings without 
any conceptual thought. 

On top of Indra's magnificent mansion, there is a 


929 





loài hữu tinh mà không có bát kỳ phận biệt ý niệm khái 
niệm nào. 

Indra, chúa té của các vị trời, sống với các thiên nữ 
tùy tùng trong một cung dién tráng lệ, được làm bằng 
lưu ly trong suốt và tinh khiết và vì vậy, ảnh tượng 
phản chiều của Indra hiện ra bên ngoài cung điện. 

Một số người nam và nữ sống trên Trái đất có thể 
cảm nhận được sự ảnh tượng phản chiếu của Indra 
cùng các thọ dụng. Với mong muốn họ sẽ sớm đạt 
được trạng thái đó, họ thực hiện nguyện vọng và thực 
hiện các hành động thiện lành vì mục đích đó, cho nên 
họ được tái sinh ở đó, sau khi mạng chung. 

Mặc dù hình ảnh phản chiếu (của Indra) không có bát 
ky y tưởng khái niệm hay sự xáo trộn phân biệt nào, 
nhưng nó vẫn khích lệ tín tâm và phát nguyện hướng 
thượng ở những người cảm nhận được. 


Tuong tự như vậy, những người cảm nhận được tất 
cả các hién thi ky diéu khác nhau - cháng han nhu di, 
đứng, ngồi, nằm, giảng Pháp, hoặc thiền định - của 
thân đức Phật, được hiển hiện bằng các tướng hảo và 
tùy hình tưởng hảo (của vị vĩ đại), phát sinh thành niềm 
tin ngưỡng mộ bởi các hin hiện đó. 

Họ phát tâm giác ngộ và bắt đầu thực hành con 
đường để đạt được trạng thái đó và do đó, cuối cùng 
họ đạt được Phật quả - mặc dù hình dáng bên ngoài 
của đức Phật không có khái niệm phân biệt hay sự xao 
động nào. 


Nhu đã nói, “Cũng như thân của Indra" được phản 
chiếu trên mặt đất lưu ly trong suốt (trong thiên cung), 
Phật thân được phản chiếu trên mặt đất thanh tịnh của 
“tâm trí” chúng sinh (UT XVII. 29). Đó là cách mà thân 
Phật hành động vì lợi ích dành cho chúng sinh” không 
có khái niệm phân biệt. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 349-50, do T.A. dịch 
tiêng Anh). 
V.82 Hoạt động của lời Phật 


“Giống như trống trời” là một sự ví von về cách mà 
Phật ngữ hoạt động vì lợi ích dành cho chúng sinh mà 
không có bắt kỳ ý nghĩ khái niệm phân biệt nào. 

Trên đỉnh cung điện tráng lệ của Indra, có một chiếc 








bởi lực của thiện nghiệp mà chư thiên đã hành trong 
quá khứ. 

Dù không có niệm phân biệt nào, trống vẫn luôn bằng 
cách vang rền âm thanh bốn pháp ấn để cảnh giác chư 
thiên hay buông lung: 'Các hành là vô thường. Các 
pháp đều vô ngã. Hữu lậu thảy là khổ. Niết-bàn là tịch 
tính. 

Như được nói rằng, 'Chư thiên do thiện nghiệp đời 
trước, cảm sanh trống pháp (pháp có) trong thién giói, 
khóng ngớt diễn xướng bón pháp án, vô thường, khó, 
vô ngã, tịch tĩnh, sách tấn chư thiên hay buông lung, 
dụng công, và trụ, và sắc tâm.' (UT XVII.31-32). 


Cũng vậy, dù không dụng công hay niệm phân biệt, 
Phật ngữ hiên hiện thuyết pháp cho chúng sanh hữu 
duyên tùy theo căn cơ cách thích hợp. 

Như nói rằng, 'Như đây, [Pháp thân] biến mãn vô 
công dụng, viễn ly nhưng hành khắp mọi chốn. Phật 
ngữ biến mãn không ngoại trừ, vì chúng hữu duyên mà 
thuyết pháp. 

Như vậy là Phật ngữ hành vô phân biệt vì lợi sanh. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.350—51, dịch 
Anh T.A. 


V.83 Sở hành của Phật ý 


Như mây’, thí dụ cho Phật ý hành vô phân biệt vì lợi 
ích chúng sanh, như mây tụ trên trời mùa hạ mà không 
cố ý dụng công, mưa xuống đất rộng mà không có 
niệm phân biệt, tạo nên cây cỏ mùa màng sinh trưởng 
tốt tươi. 

Lời rằng, 'Ví như mây trời hạ, liên tục không dụng 
công, dó mưa khắp dai địa, giúp cây cối sanh trưởng." 
(UT XVII.42). 





divine drum 'Holding the Power of the Dharma', 
accomplished by the strength of the positive actions 
performed by the gods in the past. 

While not having any conceptual thought, it 
constantly warns the heedless gods by resounding with 
the four axioms of the (Buddhist) view: 'All conditioned 
things are impermanent. All phenomena lack self- 
identity. Everything tainted is painful. Nirvana is 
complete peace.’ 

As it is said, 'Just as the Dharma Drum reminds 
forgetful gods of impermanence, painfulness, lack of 
identity, and peace, through the force of the gods' 
previous beneficial karma without any effort, without 
stop, without any mental form or conceptuality (UT 
XVII.31-32). 


Likewise, the speech of the Buddha, though free of 
deliberate effort and analytical conceptuality, teaches 
the Dharma to fortunate sentient beings in whatever 
way it is appropriate. 

As it is said, 'Likewise, even though the All-pervading 
(Buddha) is free from effort, and so forth, Buddha- 
speech pervades all beings without exception, teaching 
the Dharma to those fortunate ones' (UT XVII.33). 

This is the way Buddha-speech works for sentient 
beings without conceptual thought. 


"The Jewel 
trans. T.A. 


Ornament of Liberation’, pp.350—51, 


V.83 Activities of Buddha-mind 


‘Like a cloud' is a simile for how Buddha-mind works 
for the sakes of sentient beings without any conceptual 
thought. It is like clouds gathering without any 
deliberate effort in the summer sky and pouring down 
rain on the earth; without any conceptual thought they 
make the various crops perfectly grow. 

As is said, 'Just as clouds in the summer, raining 
down a mass of water on the earth without any effort 
make the harvests grow' (UT XVII.42). 


930 





trống trời "Tri Pháp lực,” thành tựu bởi lực của những 
hành động tích cực (nghiệp thiện) mà vị trời đã thực 
hiện trong quá khứ. 

Trong khi không có bát kỳ ý niệm khái niệm phân biệt 
nào, trống vẫn liên tục cảnh báo các vị trời hay buông 
lung, bằng cách rền vang bốn tiên đề (bón pháp án) 
của quan điểm (Phật giáo): “Tất cả mọi thứ hữu vi là vô 
thường. Mọi hiện tượng đều phi ngã. Mọi thứ bị nhiễm 
ô là khổ. Niết- bàn là sự an lạc hoàn toàn.” 

Như nói rằng, Cũng như tiếng trống Pháp nhắc nhở 
các vị trời hay quên về sự vô thường, khổ, phi ngã và 
an lạc, thông qua lực lượng của các vị trời” những 
nghiệp lợi trước đó mà không cần nỗ lực, không dừng 
lại, không có bất kỳ hình thức tinh thần hay khái niệm 
nào “(UT XVII. 31-32). 


Tương tự như vậy, lời thuyết của đức Phật, mặc dù 
không có nỗ lực cân nhắc và khái niệm phân tích, 
giảng dạy giáo pháp cho những chúng sinh may mắn 
hữu duyên theo bất cứ cách nào phù hợp. 

Như nói rằng, “Tương tự như vậy, mặc dù pháp thân 
(Phật) có sức lan tỏa không cân nỗ lực, vân vân, 
nhưng Phật ngữ lan tỏa khắp mọi chúng sinh, không 
ngoại lệ, giảng dạy giáo pháp cho những người may 
mắn hữu duyên đó” (UT XVII. 33). 

Đây là cách Phật-ngữ hoạt động vì lợi ích dành cho 
chúng sinh mà không có khái niệm phân biệt. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 350-51, do T.A. dịch 
tiêng Anh). 


V.83 Hoạt động của tâm Phật 


“Như một dám máy" là một cách ví von về cách thức 
hoạt động của tâm Phật vì lợi ích dành cho chúng sinh, 
mà không có bất kỳ ý niệm khái niệm phán biét nào. NÓ 
gióng nhu những dám máy tu tập mà không càn gáng 
nó lực trên bầu trời mùa hè và đỗ mưa xuóng trái dát; 
mà khóng có bát ky y nghi khái niém nào, chüng làm 
cho các loai cáy tróng khác nhau phát triển hoàn hảo. 

Như nói rằng, "Cũng giống như những đám mây vào 
mùa hè, mưa xuống một khối nước trên trái đất mà 
không cần nỗ lực nào, cũng làm cho mùa màng tăng 
lên” (UT XVIL42). 








Cũng vậy, sở hành của Phật ý bằng vô phân biệt mà 
tuôn mưa Pháp xuống chúng sanh đáng hóa độ, khiến 
cho mùa thu hoạch của thiện được sanh trưởng và 
chín. 

Như lời rằng, 'Nhu mua dai bi vô phán biét, tuón 
xuóng con mua TÓi tháng giáo, chín muói müa thién 
của chúng sanh. (UT XVII.43). 

Như vậy là sở hành của Phật ý vô phân biệt vì lợi ích 
chúng sanh. 


Như Phạm thiên, Phạm thiên, vua của chư thiên, 
không di chuyển khỏi Phạm cung mà hiện thân trong 
tất cả thiên giới. Cũng vậy, Pháp thân bát động, những 
vì lợi ích của các sở hóa hữu tình mà thị hiện mười hai 
tướng thành đạo-Niết- bàn842, 

Như nói rằng, 'Khóng dụng công, không rời Pham 
thế, Phạm hiện thân ngay trong thiên cung. Đắng Tối 
Thắng, Pháp thân bắt động, thị hiện biến mãn khắp các 
cõi, thuyết pháp giáo hóa chúng hữu duyén.(UT 
XVII.54). 


'Nhu mát trời: tia sáng mặt trời có thé khiến cho các 
loại hoa, hoa sen các thứ vô vàn chúng loại, cùng nhất 
té nở rộ, mà không có niệm phân biệt. 

Cũng vậy, ánh sáng diệu pháp của Phật, bằng vô 
phân biệt và vô công dụng hành, cũng làm chúng sanh 
đáng hóa độ. 

Như nói rằng, 'Mặt trời, ánh sáng vô phân biệt, hoa 
sen các loài đồng nở rộ; cũng vậy, mặt trời vô phân 
biệt, Như Lai ánh sáng vi diệu pháp, chúng sanh sở 
hóa nở tâm hoa.' (UT XVII.58-9). 


Thí dụ khác, như mặt trời rọi bóng đồng nhau trong 





Similarly, the activity of Buddha-mind is pouring down 
the rain of Dharma without any conceptual thought, 
ripening the harvest of wholesome actions. 

As it is said, 'Likewise, from the compassionate 
activity of the Buddha, there pours down the rainwater 
of the sublime Buddha-Dharma without any conceptual 
thought for the sakes of beings, ripening their harvests' 
(UT XVII.43). 

That is how Buddha-mind works for the benefit of 
sentient beings without conceptual thought. 


‘Like Brahma': Brahma, king of the gods, can show 
up in all divine worlds while not shifting from the 
Brahmà world. Similarly, the Buddha works through 


performing the twelve deeds 844 for those who are to 
become his disciples while not moving from the 
Dharma-body. 

As it is said, ‘Just as Brahmaà, king of the gods, 
appears effortlessly in all divine worlds while not 
shifting from the Brahmaà- world; likewise, the Buddha 
effortlessly displays emanations for fortunate ones 
throughout the three realms while not moving from the 
Dharma-body' (UT XVII.54). 


‘Like the Sun’: The rays of the Sun can cause various 
lotuses and innumerable other kinds of flowers to 
simultaneously open their petals without any 
conceptual thought. 

Likewise, the light-rays of the Buddha-Dharma, while 
not having any thoughts or intentions, can open the 
mind-lotuses of disciples of incalculable types and 
interests. 

As is said, ‘Like the Sun shining its light all at once 
without any conceptual thought makes the lotuses open 
their petals and ripens different types of flowers; 
likewise, the light-rays of the sublime Dharma from the 
Sun of the Tathāgata shine on the lotuses of disciples 
without any conceptual thought' (UT XVII.58-9). 


Another way to take this simile is that just as the Sun 


931 





Tương tự như vậy, hoạt động của Phát-tàm dang trút 
cơn mưa Phật pháp mà không có bắt kỳ ý niệm khái 
niệm phân biệt nào, khiến cho mù thu hoạch của 
những hành động thiện lành được chín. 

Như nói rằng, “Tương tự như vậy, từ hoạt động từ bi 
của đức Phật, nước mưa của Phật pháp vĩ đại đã đỗ 
xuống dòng nước mưa, mà không có bất kỳ ý niệm 
khái niệm phân biệt nào, vì lợi ích cho chúng sinh, làm 
chín mùa màng” (UT XVII. 43). 

Đó là cách Phật-tâm hoạt động vì lợi ích của chúng 
sinh mà không cần khái niệm phân biệt. 


“Giống như Brahmà (Pham thiên):” Brahmä, vua của 
các vị trời, có thể xuất hiện trong tất cả các thế giới vị 
trời, nhưng không dịch chuyển khỏi thế giới Brahmä. 
Tương tự như vậy, đức Phật làm việc thông qua việc 
thực hiện mười hai công hạnh cho những ai sắp trở 
thành đệ tử của Ngài trong khi chưa chuyển Pháp- 
thân. 

Như nói rằng, “Cũng nhu Brahmā, vua của các vi 
trời, xuất hiện dễ dàng trong tất cả các thế giới vị trời 
trong khi không chuyên dịch khỏi thế giới Phạm thiên; 
tương tự như vậy, đức Phật dễ dàng hién thi các hóa 
thân cho những người hữu duyên may mắn khắp ba 
cõi trong khi không di chuyển khỏi Pháp thân” (UT XVII. 
54). 


“Giống như Mặt trời:” Các tia sáng của Mặt trời có 
thể khiến nhiều loại hoa sen và vô số loại hoa khác 
đồng loạt nở ra các cánh hoa của chúng, mà không 
cần bát kỳ ý tưởng khái niệm phân biệt nào. 

Tương tự như vậy, những tia sáng của Phật pháp, 
trong khi không có bát ky ý nghi hay ý định nào, có thé 
khai mở tâm trí của các đệ tử thuộc nhiều loại và nhiều 
lợi ích khôn lường. 

Như đã nói, “Giống như Mặt trời chiếu ánh sáng cùng 
một lúc, mà không có bát ky ý nghĩ khái niệm phân biệt 
nào, làm cho hoa sen nở các cánh hoa của chúng và 
làm chín các loại hoa khác nhau; tương tự như vậy, 
những tia sáng của giáo pháp cao siêu từ Mặt trời của 
Như Lai chiếu rọi trên hoa sen của các đệ tử mà không 
có bắt kỳ ý niệm phân biệt nào” (UT XVII. 58-9). 


Một cách khác để ví von này là khi Mặt trời được 








mọi chậu nước trong, Phật cũng thị hiện đồng thời cho 
tất cả các sở hóa có kiến thanh tịnh. 

Như lời rằng, 'Do đây, vô lượng nhật quang của 
Thiện Thệ, rọi bóng đồng thời mọi chậu nước, của hữu 
tính sở hóa thanh tịnh.' (UT XVII.62). 


Như như ý bảo châu’, dù nhu ý bảo châu tự thân 
không có niệm phân biệt, không dụng, mà viên mãn 
ước nguyện của ai thỉnh cầu. Cũng như vậy, nương 
theo Phật, các hàng Thanh văn (đệ tử) thành tựu mục 
đích theo sở nguyện. 

Như lời rằng, ‘Nhu ý châu vô phân biệt, đồng thời 
viên mãn mọi sở nguyện, những ai an trụ sở hành 
cảnh; cũng vậy, Phật nhu ý bảo châu, viên mãn nhu 
nguyện vô phân biệt, cho ai mong cầu nghe diệu pháp." 
(UT XVII.67-8). 


Âm vang, đại địa, và hư không cũng là những thí dụ 
cho sở hành vô phân biệt của Phật vì lợi ích chúng 
sanh. 


The Jewel Ornament of Liberation, pp.351—54, dich 
Anh T.A. 





is reflected at the same time in every pure water- 
vessel, the Buddha also appears simultaneously to all 
disciples who have pure vision. 

As is said, “The Sun of the Tathagata is reflected in 
innumerable ways simultaneously in the water-vessel 
of each pure disciple’ (UT XVII.62). 


The wish-fulfiling jewel: Even though the wish- 
fulfilling precious gem has no conceptual thoughts, it 
effortlessly produces whatever is needed and asked 
for. In a similar way, relying on the Buddha, all the 
different kinds of disciples can attain their intended 
purposes. 

As is said, 'Just like a wish-fulfilling gem, though 
having no concepts, can simultaneously fulfil the 
different wishes of all those living within its sphere of 
activity; likewise, though people with different intentions 
will hear various versions of the Dharma when listening 
to the wish-fulfiling Buddha, he does not have any 
concepts' (UT XVII.67-8). 


The echo, the earth, and the sky are also similes for 
how the Buddha works for beings' sakes without any 
conceptual thought. 


"The Jewel Ornament of Liberation’, pp.351—54, 


trans. T.A. 


932 





phán chiéu cüng mót lüc trong mói binh nuóc tinh 
khiết, đức Phật cũng đồng thói xuất hiện trước tất cà 
các đệ tử có linh kiến thanh tịnh. 

Như đã nói rằng, “Mặt trời của Như Lai được phản 
chiếu bằng vô số cách đồng thời trong bình nước của 
mỗi đệ tử thuần thành” (UT XVII. 62). 


Viên ngọc thỏa ước nguyện (như ý bảo châu): Mặc 
dù viên ngọc quý hoàn thành ước nguyện (như ý bảo 
châu) không có ý nghĩ về khái niệm phân biệt, nhưng 
nó dễ dàng tạo ra bát cứ thứ gì cần thiết và được yêu 
cầu. Tương tự như vậy, dựa vào đức Phật, tất cả các 
loai dé tử khác nhau déu có thé đạt được mục đích dà 
định của họ. 

Như đã nói rằng, “Giống như một viên ngọc ước 
nguyện (như ý bảo châu), mặc dù không có khái niệm, 
có thé đồng thời đáp ứng những mong muốn khác 
nhau của tất cả những người sống trong phạm vi hoạt 
động của nó; tương tự như vậy, mặc dù những người 
có ý định khác nhau sẽ nghe thấy nhiều bản khác nhau 
của giáo pháp khi nghe đức Phật như ý nguyện, Ngài 
không có bát kỳ khái niệm phân biệt nào" (UT XVII. 67- 
8). 


Tiếng vọng, trái đất (đại địa) và bầu trời (hư không) 
cũng là những thí dụ mô phỏng cho cách đức Phật làm 
vì lợi ích cho chúng sinh vang lên mà không hề có chút 
khái niệm phân biệt nào. 


(Vòng hoa báu giải thoát, tr. 351-54, do T.A. dịch 
tiêng Anh). 








Chú thích 


616 Bốn dai, tức bốn yếu tố cơ bản của vật chát. 


617 Bốn định vô sắc và tương ứng với bốn cõi, vượt 
ngoài cả các vi tê sắc. 


618 Trong vài truyền thống thủ bản gọi là Upãya. 


619 Dù rằng trong vài thủ bản, pabham (quang huy?) 
đọc là paham, có thé mang nghĩa là 'bién thông hết 
thảy xú”. 


620 Đây có lẽ chỉ cho 'danh và sác' bao gồm cá liên 
kết thứ tư trong duyên khởi, được duyên bởi thức: xem 
đầu mục ở trên *Th.156, trong đó dùng cách dịch 'danh 
và sắc' ít theo nghĩa đen hơn. 


621 Đọc là Kevaddha trong vài truyền thống thủ bản. 


622 Của A-a-hán và Bích-chi-phát và những ai 
hướng đên các quả vị đó. 


623 Xem "*Th.173. 


624 Theo nghĩa kết thúc và không duyên cho sự khởi 
của các hiện tượng tương tự. 


625 Nghĩa là, họ xem dòng của sát-na-tâm là một 
tâm thé bát biến, và thấy thứ này vẫn còn tồn tai trong 
Niết-bàn. 


626 Mặc dù một số văn bản Đại thừa chấp nhận ý 
tưởng vé ‘ba thira', với các mục tiêu khác nhau, trong 
đó một sô người có thú hướng và thực sự chứng dat. 





Notes 


614 The four basic elements of material form. 


615 The four formless meditative levels and 
corresponding realms of existence, beyond even subtle 
form. 


616 In some manuscript traditions, Upãya. 


617 Though in some manuscripts, pabham (‘radiant’) 
reads paham, which may mean 'accessible from all 
round'. 


618 This probably refers to the 'name-and-form' that 
comprise the fourth link in dependent arising, 
conditioned by consciousness: see heading above 
*Th.156, where the less literal translation ‘mind and 
body' is used. 


619 Spelled Kevaddha in some manuscript traditions. 


620 Of arahants and solitary-buddhas and those who 
aim at these states. 


621 See *Th.173. 


622 In the sense of coming to an end and not 
conditioning the arising of similar phenomena. 


623 That is, they take the stream of mind-moments 
as an unchanging mind-substance, and see this as still 
existent in nirvana. 


624 Though some Mahäyäna texts accept the idea of 


'three vehicles', with different goals, which some people 
are attracted to, and genuinely attain. 


933 





Chü thích 
1 PDPT: Chứng ngộ tối hậu. 
2 Bốn yếu tố cơ bản của vật chất (tứ đại). 


3 Bốn cấp độ thiền định vô sắc và cảnh giới tương 
ứng bốn cõi, vượt ra ngoài cả hình thức vi tế. 


4 Trong một số truyền thống văn bản viết tay, gọi là 
Upāya. 


5 Dù rằng trong vài văn bản chép tay, pabham 
("quang huy," ánh sáng rạng rỡ) đọc là paham, có thé 
mang y nghĩa là “có thé tiếp cận được từ moi xứ”.” 


6 Điều này có lẽ đề cập đến “danh và sắc” bao gồm 
liên kết thứ tư trong lý tương quan, được duyên bởi 
thức: xem tiêu đề ở trên * Th.156, trong đó cách dịch 
được sử dụng, là “tâm và thân,” ít theo nghĩa đen hơn. 


7 Đọc là Kevaddha trong vài truyền thống văn bản 
việt tay. 


8 PDPT: Chứng ngộ tối hậu. 


9 Của các vị A-la-hán (arahani) và các vị Phật độc 
giác (Bích-chi-Phật) và những ai hướng đên các quả vị 
đó. 


10 Xem *Th.173. 


11 Theo nghĩa là kết thúc và không gây duyên sự 
khởi sinh của các hiện tượng tương tự. 


12 Có nghĩa là họ coi dòng khoảnh khắc (sát-na) tâm 
như là một tâm thế bát bién và xem điều này như vẫn 
tồn tại trong niết-bàn. 


13 Mặc dù một số văn bản Đại thừa chấp nhận ý 
tưởng. vê “ba thừa,” với các mục tiêu khác nhau, mà 
một sô người bị thu hút và thực sự chứng đạt được. 








627 Cf. *L.19. 


_628 Tức là, với những ai vong tưởng kiến chấp thì họ 
vẫn có thể tầm cầu giác ngộ. 


629 Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự (cùng nhau 
làm việc, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung). 


630 Xem cước chú *M.10. 


631 Đó là Mười hai nhân duyên: xem phần giới thiệu 
ở trước *Th.156. 


632 Đó là toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “Tam 
giới' ở Bảng Chú Giải Thuật Ngữ và Tên Hiêng. 


633 Biết rằng mọi thứ là vô thường, khổ và vô ngã. 


634 Bốn mươi bảy hoặc bốn mươi tám ở những bản 
dịch khác. 


635 Lời Pháp Tạng (Dharmäkara), tiền thân Phật A- 
di-đà, xưng hô và phát nguyện trước đức Phật quá khứ 
hiệu Tự Tại Vương. 


636 Như ở *Th.141: các năng lực thần thông và minh 


dựa trên thiền định thường đạt được khi sắp giác ngộ. 


637 Theo Đàm Loan (476-542), vị tổ đầu tiên của 
Tịnh Độ tông ở Trung Quốc, điêu này có nghĩa là mười 





625 Cf. *L.19. 

626 Literally ‘sons of the gods’. 

627 Mischievous and sometimes malevolent spirit- 
beings. 

628 See *Th.199—202. 

629 Cf. end of *Th.5. 


630 That is, it is those who are deluded who really 
seek awakening. 


631 Giving, endearing speech, helpful conduct, and 
working together equally towards a common goal. 


632 See note to *M.10. 


633 That is, the twelve conditioning factors, see 
section introduction before *Th.156. 


634 That is, the entirety of conditioned existence: see 
'three realms' in Glossary. 


635 The knowledge that everything is impermanent, 
painful, and without an essential self. 


636 Forty-seven or forty-eight in other versions of the 
text. 


637 Addressed to a past Buddha, whom Dharmäkara 
made his vows before. 


638 As at 'Th.141: meditation-based supernormal 
powers and knowledge often attained on the brink of 
awakening. 


639 According to Talban (476—542), the first patriarch 
of the Chinese Pure Land school, this means ten 


934 





14 Xem tham khảo "L.19. 

15 Nghĩa đen là “con trai của các vi trời.” 

16 Loài chúng sinh tinh linh tinh quái và đôi khi ác 
độc. 

17 Xem *Th.199-202. 

18 Tham khảo cuối phần *Th.5. 


19 Tuc là chính nhüng ké si mé mói thuc su tim 
kiêm sự giác ngộ, thức tinh. 

20 Bó thí, lời nói hòa ái (ái ngữ), hành vi giúp ích (lợi 
hành) và cùng nhau làm việc bình đăng (đông sự) 
hướng tới một mục tiêu chung. 

21 Xem chú thích ”M.10. 


22 Đó là, mười hai yếu tố nhân duyên, xem phần giới 
thiệu ở trước *Th.156. 


23 Đó là, toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “ba cõi” 
trong chú giải bảng Thuật ngữ. 


24 Sự hiểu biết rằng moi thứ đều vô thường, khó dau 
và vô ngã). 
25 PDPT: nhất sanh bó xứ. 


26 Bốn mươi bảy hoặc bốn mươi tám trong các 
phiên bản kinh văn khác. 


27 Xưng với vị Phật trong quá khứ, người mà 
Dharmakara (Pháp Tạng) dà phát nguyện trước đây. 


28 Như trong *Th.141: những công năng thần thông 
và kiến thức minh triết dựa trên thiền định thường đạt 
được khi sắp đạt giác ngộ. 


29 Theo Talban (Đàm Loan, 476-542), vị tô su đầu 
tiên của Tịnh độ tông Trung Hoa, điêu này có nghĩa là 








niệm chuyên chú không gián đoạn của A-di-đà và cũng 
là mười lần trì niệm liên tục tên của Ngài (bằng cách 
niệm Namo'mitabhàya Buddhãya (theo tiếng Sanskrit), 
Nan-mo A-mi-tuo Fo (theo tiếng Trung Quốc), Namo 
Amida Butsu (theo tiếng Nhật), Nam-mô A-di-đà Phát: 
thể hiện sự kính trọng đến đức Phật A-di-đà). 


638 Cố ý giết mẹ, cha, hoặc một vị A-la-hán, làm 
thân Phật chảy máu, hoặc gậy nên sự chia rẽ trong 
Tăng đoàn. 


639 Việc đánh số và thiết lập lời nguyện của Phật A- 
di-đà hơi khác một chút giữa bản tiếng Sanskrit và bản 
tiếng Trung. Như vậy, lời nguyện nỗi tiếng được biết 
đến là Bản Nguyện Thứ Mười Tám của Phật A-di-đà ở 
Phật giáo Đông Á được gộp kèm nội dung của lời 
nguyện thứ hai mươi của văn bản tiếng Trung, được 
đánh số mười chín trong bản tiếng Phạn. 


640 Tương đương với ‘vô hy luân’ trong *75.182. 


641 Tức là phát sanh tự nhiên (vô công dụng hành) 
không cân phải suy nghĩ gì. 


642 “Mười hai thị hiên’ của Phật: 1) giáng sanh từ trời 
Tusita, 2) nhập thai, 3) đản sinh, 4) thành thiện xảo 
nhiều ngành, 5) hưởng thụ ngũ dục, 6) xuất gia, 7) sáu 
năm khổ hạnh, 8) tọa bồ-đề tòa, 9) hàng phục Ma 
quân, 10) thành bồ-đề, 11) sơ chuyên pháp, 12) Niết- 
bàn viên tịch. 





concentrated and uninterrupted thoughts of Amitabha 
and also means ten continuous recitations of his Name 
(by chanting Namo'mitabhaya Buddhàya (in Sanskrit), 
Nan-mo A-mi-tuo Fo (in Chinese), Namo Amida Butsu 
(in Japanese): Honour to Amitäbha Buddha). 


640 Intentionally killing one's mother, father or an 
arhant, shedding the blood of a Buddha, or causing a 
schism in the Sangha. 


641 The numbering and organisation of Amitabha's 
vows is slightly different in the Sanskrit and Chinese 
versions of the text. Thus, the famous vow known as 
Amitabha's Eighteenth Primal Vow in East-Asian 
Buddhism is included along with the content of the 
twentieth vow of the Chinese text in this vow, 
numbered as the nineteenth in the Sanskrit text. 


642 Equivalent to the 'unproliferated' of *Th.182. 


643 l.e. it arises naturally, with no need at all to think 
about it. 


644 A Buddha's 'twelve deeds' are: 1) descent from 
the Tusita heaven, 2) conception, 3) birth, 4) becoming 
skilled in various arts, 5) delighting in the company of 
royal consorts, 6) renunciation, 7) practising austerities 
for six years, 8) going to the Bodhi-tree, 9) overcoming 
Māra and his host of defilements, 10) attaining 
awakening, 11) giving his first Dharma teaching, 12) 
final nirvana at death. 


935 





mười niệm A-di-đà chuyên tâm và không gián đoạn và 
cũng có nghĩa là mười niệm liên tục Hồng danh của 
Ngài (bằng cách niệm Namo mitabhaya Buddhaya 
(iếng Sanskrit), Nan-mo A-mi-tuo Fo (tiếng Hoa), 
Namo Amida Buisu (tiếng Nhật): Tôn vinh Phật A-di-đà 
(Amitabha Buddha). 


30 CÓ y giét me, cha hoác vi A-la-hán, làm Phát dó 
máu, hoặc gây ra sự chia ré trong Tăng đoàn. 


31 Việc đánh số thứ tự và thiết lập các lời nguyện 
của Phật A-di-đà hơi khác trong các phiên bản tiếng 
Phan và tiếng Hán. Do đó, lời nguyện nói tiếng được 
gọi là bản Đại nguyện thứ mười tám của Phật A-di-đà 
trong Phật giáo Đông Á được đưa vào cùng với nội 
dung của lời nguyện thứ hai mươi trong bản Hán văn, 
được đánh số là mười chín trong bản tiếng Phạn. 


32 PDPT: Chứng ngộ tối hậu. 


33 Tương đương với “sự không sinh sôi” trong phần 
*Th.182. 


34 Tức là nó nảy sinh một cách tự nhiên, không cần 
phải suy nghĩ gì vê nó. 


35 'Mười hai công hạnh” của đức Phật là: 1) xuất 
thân từ trời Tusita (Đâu-suất), 2) nhập thai, 3) đản sinh, 
4) trở nên thành thao trong các ngành nghề, nghệ thuật 
khác nhau, 5) hưởng thụ năm dục của hoàng gia, 6) 
xuất gia, 7) tu hành khổ hạnh trong sáu năm, 8) đi đến 
ngồi dưới gốc cây bồ đề, 9) hàng phục Ma vương 
(Mãra) và chủ chứa phiền não, 10) đạt được giác ngộ, 
tỉnh thức, 11) thuyết pháp bài Pháp đầu tiên, 12) niết- 
bàn viên tịch. 








PHÀN III - TÁNG 


CHU'ONG 11 - CÁC DE TỪ XUÁT GIA, TAI GIA VÀ 
HIÉN THÁNH 


THU'ONG TOA BO 


Chúng dé tử xuất gia và tại gia 


Th.189 Bón chúng đệ tử 


Trong đoạn này, đức Phật, vào năm tám mươi tuói, 
nhớ lai điều mà Ngài đã nói trước kia rằng sé chưa diệt 
độ cho đến khi bón chúng đệ tử đã được thành thục và 
có khả năng truyền bá Pháp mà Ngài giảng dạy, y trên 
thực chứng và thực hành của mỗi người. 

Nay thì chúng đệ tử của Phật đã được như vậy. 


Ta sẽ nhập bát-Niét-bàn (diệt độ) cho đến khi nào Ta 
có những đệ tử tỳ-kheo... tỳ-kheo-ni... ưu-bà-tắc... ưu- 
bà-di được hiền minh, điều thuận, tự tín vô úy, đa văn, 
trì pháp, pháp tùy pháp hành, như pháp hành, tùy pháp 
hành, 

sau khi đã học từ tôn sư của mình, là người truyền 
bá những gì mình học được từ thầy mình, tuyên giáo, 
thuyết giáo, thi thiết giáo, kiến lập giáo, khai hiển, phân 
giải, xiên minh, khi dị luận phát sinh bằng nhu pháp mà 
chiết phục, sau khi chiết phục thuyết pháp thị đạo. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya lI.104—105, 
dịch Anh P.H. 


Th.190 Tại gia xuất gia tương trợ 
Đoạn này cho thấy tại gia và xuất gia hỗ tương y trì 


dé tiến tu. Tại gia hộ tri ty-kheo, ty-kheo-ni bằng các 
phương tiện vật chát, và xuất gia day pháp, là bó thí tối 





PART III 
*COMMUNITY' 


THE SANGHA OR SPIRITUAL 


CHAPTER 11: MONASTIC AND LAY DISCIPLES 
AND NOBLE PERSONS 


THERAVADA 


The Buddha's community of monastic and lay 
disciples 


Th.189 The four kinds of disciples 


In this passage, the Buddha, in his eightieth year, is 
reminded of something he had said long ago about how 
he would not pass away until his four kinds of disciples 
were well trained and able to pass on the Dhamma he 
had taught, based on their own realisation and practice. 

He goes on to say that he now has such disciples. 


| will not attain final nirvana (at death) till | have monk 
disciples ... nun disciples ... laymen disciples ... and 
laywomen disciples who are accomplished, trained, 
skilled, learned, versed in Dhamma, practising 
Dhamma in accordance with Dhamma, practising the 
proper way, conducting themselves according to 
Dhamma, 

who will pass on what they have gained from their 
own teacher, teach it, declare it, establish it, expound it, 
analyse it, make it clear, till they shall be able by means 
of Dhamma to refute false teachings that have arisen, 
and teach the Dhamma of wondrous effect. 


Mahā-parinibbāna Sutta: Digha-nikaya  II.104—105, 
trans. P.H. 


Th.190 Laypeople and monastics support one 
another on the path 


This passage sees the mutual giving of laypeople 
and monastics as the basis for progress on the path to 
nirvana. Laypeople supply monks and nuns with 


936 





PHÀN III - TĂNG DOÀN 


CHƯƠNG 11 - DE TỬ XUẤT GIA, TAI GIA VÀ CÁC 
BAC HIÉN THÁNH 


THU'ONG TOA BO 


CỘNG ĐÒNG BE TỬ XUÁT GIA VÀ TAI GIA CỦA 
PHAT 


Th.189 Bốn nhóm đệ tử 


Ở đoạn trích này, khi vào tuổi tám mươi, đức Phát 
được gợi lại điều mà Ngài từng nói đã lâu trước đây vì 
sao Ngài sẽ không nhập niét-bàn! cho đến khi nào bón 
nhóm đệ tử đã được rèn luyện thuần thục và có thể 
thấu ngộ giáo pháp dựa vào sự lĩnh hội và thực hành 
của chính họ. 

Ngài tiếp tục nói rằng bây giờ, trong hàng đệ tử [của 
Ngài] đã hội đủ bón nhóm này rồi. 


Như Lai chưa diệt độ cho đến khi nào các Tỳ-kheo... 
Tỳ-kheo-ni... cư sĩ nam... cư sĩ nữ trở thành những 
người hoàn thiện, rèn luyện thuần thục, kỹ năng thông 
thạo, học rộng hiểu sâu, thành thục giáo pháp, ứng 
dụng giáo pháp đúng theo giáo pháp, ứng dụng một 
cách phù hợp, làm cho chính họ quyện vào giáo pháp, 

tiếp tục phát huy những điều có được từ thầy của 
mình, truyền dạy, trình bày, thiết lập, giải thích, phân 
tích làm cho giáo pháp càng thêm rõ ràng, khi có tà 
giáo xuất hiện, họ có thể thuyết phục bằng chánh pháp, 
truyền dạy chánh pháp, mang lại lợi ích vô cùng vi 
diệu. 

(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 104-105, 
P.H. do dịch tiếng Anh). 


Th.190 Sự hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng tại gia 
và xuât gia trên con đường [tu tập tâm linh] 


Đoạn trích cho thá y Sự hỗ trợ lẫn nhau của các cư sĩ 
tại gia và các vị xuất gia là nén tảng cho quá trình đi 
đến niết-bàn (giải thoát). Các cư sĩ tại gia hỗ trợ Tăng 








thắng, cho cư sĩ. 

Xuất gia trì tư trợ vật chát được hàng tại gia tự 
nguyện cúng thí, vì họ không được phép làm các nghề 
nghiệp, hoặc công hoặc nông. 


Này các tỳ-kheo, các bà-la-môn và các gia chủ rất có 
lợi ích cho các ông, vì chính họ đã cung cấp cho các 
ông y áo, đồ ăn khát thực, sàng tọa và dược phẩm trị 
bệnh. 

Các ông, này các tỳ-kheo, cũng rất có lợi ích cho các 
bà-la-môn và các gia chủ, vì các ông thuyết cho họ 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa và có 
văn, hiển thị phạm hạnh thuần nhất viên mãn, thanh 
tinh. 

Do vậy, do hỗ tương y trì này mà phạm hạnh được 
tồn tại sóng do tương duyên với nhau, dé vượt qua bộc 
lưu, chân chánh đoạn tận khổ: 


Tại gia và xuất gia, cùng hỗ tương y trì, cùng chứng 
đạt diệu Pháp, đạt vô thượng an Ôn. 


Bahüpakara Sutta: Itivuttaka 111, dịch Anh P.H. 


Chế độ tăng lữ 


Th.191 Các nguyên tắc chỉ đạo chế độ tăng lữ 


Sau khi bà-la-món Vassakära từ giã không bao lâu, 
Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: 'Ananda, hãy đi và tập 
họp tất cả các ty-kheo sóng y chi Rajagaha vào giảng 
đường.' ‘Kinh vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng làm theo, rồi bach Thế Tôn: 
'Bạch Đại Đức, tỳ-kheo tăng đã tụ họp. Cúi xin Thế Tôn 
biết thời." 





material support, and the monastics teach Dhamma, 
the best of gifts, to laypeople. 

Monastics rely on material support freely given by the 
laity, as they are not allowed paid employment or to 
farm. 


Monks, brahmins and householders are very helpful 
to you, as they provide you with the requisites of robes, 
alms food, bed and lodgings and medical requisites for 
support during sickness. 

You, too, monks, are very helpful to brahmins and 
householders, as you teach them the Dhamma that is 
lovely in the beginning, lovely in the middle, lovely in its 
culmination; as you expound the holy life, both in 
meaning and letter, that is whole and complete, that is 
pure. 

In this way the holy life is lived in mutual 
dependence, for the purpose of crossing over the flood 
(of life's pains), for rightly making an end of suffering. 


Householders and the homeless (renunciants) in 
mutual dependence, both reach the true Dhamma: the 
unsurpassed safety from bondage. 


Bahüpakarà Sutta: Itivuttaka 111, trans. P.H. 


The monastic Sangha 


Th.191 
Sangha 


Guiding principles for the monastic 


Then, soon after Vassakara's departure, the Blessed 
One addressed Venerable Ananda thus: 'Änanda, go 
now and assemble in the hall of audience as many 
monks as live around Rãjagaha.' ‘Very well, venerable 
sir.' 

Venerable Ananda did as he was requested and 
informed the Blessed One: ‘Venerable sir, the 
community of monks is assembled. Now let the 


937 





doàn, Ni doàn nhu cáu vát chát thiét yéu, cón Táng, Ni 
hướng dẫn giáo pháp một món quà quý giáe cho các 
cư Sĩ. 

Tăng đoàn, Ni đoàn nương vào sự hỗ trợ nhu yếu 
phâm một cách không vị lợi từ các cư sĩ tại gia, vì bản 
thân Tăng, Ni không được phép tham gia nghề nghiệp 
hay trông trot, chăn nuôi, v.v. 


Này các Tỳ-kheo, các Bà-la- môn và cư sĩ là những 
người hỗ trợ rất thiết thực, họ cung cấp đồ dùng thiết 
yêu cho các thầy như y phục, thực phẩm, nơi ở và 
thuốc men khi đau ốm. 

Các thầy cũng vậy, này các Tỳ-kheo, các thầy là 
người hỗ trợ rất thiết thực cho các Bà-la-môn và cư sĩ, 
hướng dẫn họ giáo pháp về tình yêu thương (từ bi) từ 
căn bản, đến cao hơn, rồi đến tột cùng của giáo pháp 
ấy, là người giảng giải cách sóng cao quý về cả ý 
nghĩa cũng như khái niệm, 

[cách sống cao quý] đó là sự toàn diện, trọn vẹn, 
hoàn toàn trong sáng. Theo cách như vậy đời sống cao 
quý nương tựa lẫn nhau, vì mục đích vượt qua dòng lũ 
[dau thương kiếp người], chấm dứt khó não. 


Tại gia và xuất gia 

Sống nương tựa lẫn nhau, 
Cả hai ngộ chánh pháp: 
Thoát khỏi mọi buộc ràng. 


(Kinh khéo hỗ trợ: Kinh Phật thuyết như vậy 111, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


TĂNG ĐOÀN 


Th.191 Nguyên tắc sinh hoạt của Tăng đoàn 


Sau khi [Thừa tướng] Vassakära (Vũ Xá) rời đi không 
lâu, Thế Tôn nói với Đại đức Ananda (A-nan) rằng: 
"Này Ananda, bây giờ, hãy di gọi tập hợp tất cả các Ty- 
kheo cư trú quanh thành Rãjagaha (Vương Xá) cùng 
đến hội trường.” “Dạ vâng, thưa Thế Tôn.” 

Khi đã hoàn thành việc tập hợp các Tỳ-kheo, Đại đức 
Änanda liền thưa Thế Tôn: “Thưa đức Thế Tôn, tất cả 
các Tỳ-kheo đều đã tập trung đầy đủ. Xin Thế Tôn hãy 








Thế Tôn, rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi trên 
chỗ ngồi đã soạn sẵn, và nói với các vị tỳ-kheo như 
vầy: 'Này các tỳ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bát thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.' 'Kính vâng, Đại 
Đức." 


Này các tỳ-kheo, sự hưng thịnh của tỳ-kheo tăng 
được kỳ vọng, không phải sự suy thoái, chừng nào các 
tỳ-kheo còn thường xuyên tập họp và tập họp đông 
đảo... 

chừng nào các tỳ-kheo còn tập họp và giải tán trong 
hòa hợp, chấp hành Tăng sự trong hòa hợp... chừng 
nào không quy định những điều không đáng quy định, 
không hủy bỏ những những gì đã được quy định, sống 
đúng với những học giới đã được quy định.... 

chừng nào còn cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường các tỳ-kheo thượng tọa cao niên, xuất gia đã 
lâu, thuộc hàng thúc bá, và lãnh đạo Tăng già, nghĩ 
rằng xứng đáng lắng nghe những vị ấy... chừng nào 
không bị chi phối bởi tham ái dẫn sanh hậu hữu... 
chừng nào còn ước mong sống tại những trú xứ nhàn 
tinh... 

chừng nào còn tự thân an trú chánh niệm, mong sao 
các bạn đồng phạm hạnh nhu hòa chưa đến muốn 
đến, các vị đã đến sống an lạc. 


Này các tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bát thói này được 
duy trì giữa các tỳ-kheo, và tỳ-kheo được thấy sống 
trong bảy pháp bát thối này, bấy giờ có thé kỳ vong ty- 
kheo tăng hưng thịnh, không phải suy thoái. 


Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikaya 1l.76—77, dich 
Anh G.A.S. 


Th.192 Táng-già hóa hop, sóng thán ái, và làm 
viéc cüng nhau, tuán theo giói và tu táp tué quán 


Đoạn trích này là đức Phát nói cho các ty-kheo ở 





Blessed One do as he wishes.' 


Thereupon the Blessed One rose from his seat, went 
up to the hall of audience, took his appointed seat 
there, and addressed the monks thus: ‘Monks, I shall 
set for seven conditions leading to welfare. Listen and 
pay heed to what I shall say.' 'Yes, venerable sir.' 


'Monks, the growth of the monk's Sangha is to be 
expected, not their decline, so long as they assemble 
frequently and in large numbers ... 

so long as they meet and disperse peacefully and 
attend to the affairs of the community in concord. ... so 
long as they appoint no new rules, and do not abolish 
the existing ones, but proceed in accordance with the 
code of discipline laid down. ... 

so long as they show respect, honour, esteem, and 
veneration towards the elder monks, those of long 
standing, long gone forth, the fathers and leaders of the 
community, and think it worthwhile to listen to them. ... 
so long as they do not come under the power of the 
craving that leads to renewed existence. ... so long as 
they cherish the forest depths for their dwellings. ... 

so long as they establish themselves in mindfulness, 
so that well behaved companions in the holy life who 
have not come yet might do so, and those already 
come might live in peace. 


Monks, so long as these seven conditions leading to 
welfare endure among the community of monks and 
the community of monks are known for it, their growth 
is to be expected, not their decline. 

Mahà-parinibbana Sutta: Il.76—77, 
trans. G.A.S. 


Digha-nikaya 


Th.192 Monastic harmony comes from kindness, 
sharing, and working together in following moral 
precepts and developing insight 


In this passage, the Buddha addresses the monks of 


938 





làm điều Ngài muốn.” 


Ngay sau đó, đức Phật liền rời chỗ ngồi đi đến hội 
trường và ngồi vào chỗ đã chuẩn bị sẵn, nói với các 
Tỳ-kheo: “Này các Ty-kheo, ta sẽ trinh bày bảy yếu tố 
đưa đến lợi lạc. Hãy lắng nghe và chú ý những điều 
ta nói.” “Dạ vâng, thưa Thê Tôn.” 


"Này các Ty-kheo, đoàn thé xuát gia chác chán hung 
thịnh, không bi suy yếu cho đến khi nào các vị thường 
xuyên hội họp đông đủ.. 

cho đến khi nào các vị jj hội họp và giải tán một cách 
hòa bình, các vị có mặt là vì trách nhiệm gắn kết cộng 
đồng... cho đến khi nào các vị không ban hành những 
luật lệ mới [không phù hợp], không hủy bỏ những luật 
lệ đang sử dụng, mà tiếp tục sống đúng với bộ luật đã 
được ban hành.. 

cho đến khi nào các vị bày tỏ sự lễ phép, tôn trọng, 
quý mến và tôn kính các Tỳ-kheo trưởng lão, họ là 
những vị lớn tuổi, tu hành lâu năm, như người cha và 
người lãnh đạo Tăng đoàn, luôn nghĩ rằng vô cùng quý 
giá khi lắng nghe [chỉ dẫn] từ các vị ấy... cho đến khi 
nào các vị không bị sức mạnh tham ái? chi phối, vì 
tham ái này đưa đến tái sanh... cho đến khi nào các vị 
vui sống ở rừng sâu [hay những nơi yên tĩnh]... 

cho đến khi nào các vị giữ mình luôn luôn chánh 
niệm để cư xử hòa ái với những người bạn cùng tu 
trong đời sống thánh thiện làm cho những người chưa 
đến sẽ đến thực hành, những người đã đến luôn được 
an lạc.” 


“Này các Tỳ-kheo, cho đến khi nào bảy yếu tố đưa 
đến lợi lạc này vẫn được duy trì trong Tăng đoàn và 
các thành viên Tăng đoàn được học hiểu chúng thì 
Tăng đoàn chắc chắn hưng thịnh, không bị suy yếu.” 


(Kinh Đại Bát-niét-bàn: Kinh Trường bộ II. 76-77, do 
G.A.S. dich tiéng Anh). 


Th.192 Tăng đoàn hóa thuận đến từ sự tử té, chia 
sẻ và cùng nhau làm việc tuân thủ quy tắc đạo đức 
và phát triên trí tuệ 


Ở đoạn trích này, đức Phật khuyên dạy các Tỳ-kheo 








Kosambi, khi tránh sự nghiêm trọng xảy ra giữa các ty- 
kheo ở đây không chịu hòa hợp. 


Đức Thế Tôn nói: ‘Này các ty-kheo, khi các ông khơi 
dậy tranh luận, đấu tranh, tranh cãi, công kích nhau 
bằng binh khí miệng lưỡi, khi ấy các ông có an trú với 
thân nghiệp từ ái, ngữ nghiệp từ ái, ý nghiệp từ ái đối 
với các vị đồng phạm hạnh trong chỗ công khai cũng 
như riêng tư chăng?” “Thưa không, bạch Đại Duc. 

'Này những kẻ ngu kia, do biết có lợi gì, thấy có lợi 
gì, mà khơi dậy tranh luận, đấu tranh, tranh cãi như 
vậy? Đây sé là tai hại và dau khó cho các ông lâu dài.’ 


Rồi Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 'Này các ty-kheo, có 
sáu pháp khả hỷ này dẫn đến tác thành thân ái, tôn 
kính, hòa đồng, không tranh chấp, hòa hợp, và nhất trí. 

Sáu pháp ây là gì? Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo 
an trú hiện tiền với thân nghiệp từ ái đối với các vị đồng 
phạm hạnh trong chỗ công khai cũng như riêng tư, ngữ 
nghiệp... ý nghiệp... 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, những lợi dưỡng như 
pháp, sở đắc như pháp, cho đến những thứ trong bình 
bát khất thực, tỳ-kheo phân chia đồng đều các lợi 
dưỡng ấy với các đồng phạm hạnh có giới. 


Lại nữa, những gì là giới không khuyết, không vỡ, 
không tỳ vết, không tạp uế, không ué tạp, tự nguyện, 
được người trí tán thán, không cố chấp, dẫn đến định, 
vị tỳ-kheo sống thành tựu giới trong các giới ấy cùng 
với các đồng phạm hạnh, trong chỗ công khai cũng 
như riêng tư. 


Lại nữa, những gì là tri kiến thuộc thánh, dẫn đến 
xuất ly, khiến người thực hành chân chánh diệt tận, We 
kheo sóng thành tựu kiến với tri kiến ấy cùng với các 
đồng phạm hạnh, trong chỗ công khai cũng như riêng 
tƯ. 


Kosambiya Sutta: Majjhima-nikäya 1.321—323, dịch 





Kosambi who he had been told were quarrelling with 
each other in a harsh and uncompromising way. 


The Blessed One said: 'Monks, at a time when you 
have started a quarrel, a dispute, engaged in 
contentions, and living piercing each other with sharp 
dagger-like words, are you established towards co- 
associates in the holy life outwardly and inwardly in 
bodily, verbal and mental actions of loving kindness?' 
'No, venerable sir.' 

'Foolish men, knowing and seeing what benefit, are 
you living like this? This will be for your harm and 
suffering for a long time.' 


Then the Blessed One addressed the monks: 
'Monks, there are these six qualities which conduce to 
harmony, friendliness, reverence, politeness, non- 
contentiousness, unity, and togetherness. 

What six? Here, monks, loving kindness in bodily 
action is established in a monk towards co-associates 
in the holy life outwardly and inwardly, loving kindness 
in verbal action ... loving kindness in mental action ... 


Again monks, gains that are right and righteously 
obtained, even as much as the contents of a begging 
bowl, the monk would not partake of without sharing 
equally with the virtuous co-associates in the holy life. 


Again, in respect of those good precepts, not broken, 
not flawed, spotless, unblemished, liberating, praised 
by the wise, untarnished, conducive to meditative 
concentration, a monk lives having become equal in 
them with the co-associates in the holy life outwardly 
and inwardly. 


Again in respect of the view that is noble, tending 
towards liberation, leading the person who acts 
accordingly to the proper destruction of suffering, a 
monk becomes equal with the co-associates in the holy 
life outwardly and inwardly in holding such a view. 


Kosambiya Sutta: Majjhima-nikaya 1.321—323, trans. 
939 





tai Kosambi (Kiều-thưởng-di), những người chia thành 
hai nhóm tranh cãi lẫn nhau, không chịu nhượng bó. 


Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, khi các thầy bắt 
đầu chỉ trích, tranh cãi lẫn nhau, rơi vào bất hòa, sống 
đâm thọc lẫn nhau bằng lời nói sắc nhọn như dao, các 
thầy có thiết lập được sự hòa thuận với nhau trong đời 
sống thánh thiện dù ở ngoài mặt hay ở trong lòng bằng 
hành động, lời nói và tám lòng với sự từ ái bao dung 
không?” “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Các thầy thật là dại dột, do biết gì và thấy được lợi 
ích gì mà các thầy sống [trong sự tranh cãi] như vậy? 
Điều này sẽ làm hại các thầy và các thầy sẽ chịu đau 
khổ lâu dài.” 


Sau đó, đức Phật nói với các Tỳ-kheo: “Này các Tỳ- 
kheo, có sáu phẩm chất đưa đến hòa hợp, thân thiện, 
tôn kính, lịch thiệp, không gây tranh cãi, [đưa đến] 
đoàn kết, thống nhát lẫn nhau. 

Sáu phẩm chất đó là những gì? Ở đây, này các Tỳ- 
kheo, (1) từ ái bao dung trong hành dóng.... (2) trong 
lời nói,... (3) trong tâm hồn cần được các thầy thiết lập 
hướng đến với nhau trong đời sống thánh thiện dù ở 
ngoài mặt hay ở trong lòng. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, (4) thực phẩm thu nhận 
đúng đắn và sở hữu hợp lý, cho dù chỉ một ít đựng 
trong bình bát, Tỳ-kheo không phải là người không chia 
xẻ bình đẳng với những người cùng tu đạo hạnh trong 
đời sống thánh thiện. 


Lại nữa, (5) đối với giới luật đức hạnh, [giới luật này] 
không sứt mẻ, không rạn nứt, không tỳ vết, không vết 
nhơ, đưa đến giải thoát, được người trí ca ngợi, không 
váy bán, dua dén thiền định, vị Tỳ-kheo sống đời bình 
đẳng trong giới luật ấy với các Tỳ-kheo cùng thực hành 
lối sống thánh thiện dù ở ngoài mặt hay ở trong lòng. 


Lại nữa, (6) đối với quan điểm cao cả, hướng đến 
giải thoát, dẫn dắt con người hành động phù hợp để 
chám dứt khổ đau, Tỳ-kheo trở nên bình đẳng trong 
quan điểm ấy với các Tỳ-kheo cùng thực hành lối sống 
thánh thiện dù ở ngoài mặt hay ở trong lòng.” 


(Kinh Kosambiya: Kinh Trung bộ |. 321-323, do 








Anh P.D.P. 
Giới luật xuất gia 


Trong số các điều luật mà các tỳ-kheo tuân theo, có 
những giới goi là trong cám nếu ai vi phạm sẽ bị tán 
xuất (xem *V.84): tự động mát phẩm chát tỳ-kheo, và 
vĩnh viễn bị khai trừ. 

Những điều luật này bao góm: quan hệ tính dục dưới 
bắt cứ hình thức nào; trộm cắp bắt cứ vật gì có đủ giá 
trị dé bj truy tó theo pháp luát vua chüa; có y giét 
người, kå cá cung cáp phương tiện hoặc khuyến khích 
tự tử; nói dối đã chứng đắc pháp thượng nhân (Vinaya 
1.23, 46, 73, 91). 

Điều luật cuối này được xem là trong cám vi đó là 
phương tiện thu hút cúng dường và nhận được sự tôn 
trọng và ảnh hưởng không xứng đáng. 

Độc thân là tâm điểm của đời sông tu đạo, vì ham 
muốn tính duc được coi là tham ái mãnh liệt, tư duy 
tính dục và hành dục là tôn phí năng lượng cần thiết 
cho tu định; con cái, và gia đình, cũng sẽ làm xao 
nhãng việc tu hành (xem "L.8). 

Có hơn 200 điều luật khác nữa, bao gồm nhiều hành 
xử đạo đức và tu tập, mục đích đoạn giảm tham ái và 
nhắc nhở chánh niệm. Về những điều luật cho tỳ-kheo- 
ni, xem *SI.2 và tiêu dé trước *Th.220. 


Th.193 Giáo giới tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni 


Đoạn này khuyến khích đời sống đơn giản, không 
tham dám, cho các tỳ-kheo và ty-kheo-ni. 


Tỳ-kheo, lắng nghe Ta nói pháp, trừ phiền não, tất cả 
hãy hành. Trí giả thây nghĩa hãy tùy hành, tùy thuận 
xuất gia oai nghi lộ. 





P.D.P. 
Monastic discipline 


Amongst the rules followed by monks, the most 
important are ones which, if broken, entail defeat' in 
the monastic life (see *V.84): automatically ceasing to 
be a monk, and permanent dismissal. 

They are broken, respectively, by: any form of sexual 
intercourse; theft of anything of sufficient value to 
normally entail legal prosecution; intentional killing of a 
human, including aiding or encouraging suicide; lying 
about having attained an advanced spiritual state 
Vinaya 1.23, 46, 73, 91). 

The last of these is a serious offence as doing it 
could be a way to attract more donations and gain 
undeserved respect and influence. 

Celibacy is a central aspect of monastic training, as 
sexual desire is seen as a strong form of craving, 
sexual thoughts and activity waste energy that can be 
better used in spiritual practice, and children and family 
would also be a diversion from this (see*L.8). 

There are over 200 other monastic rules, covering 
many matters of moral behaviour and spiritual training 
to reduce attachment and prompt mindfulness. On 
these and the situation as regards nuns, see *SI.2 and 
heading before *Th.220. 


Th.193 Moral instruction to monks and nuns 


This passage counsels a simple, non-attached life for 
monks and nuns. 


Monks, listen, | will tell you the scrupulous moral 
teaching, the way of conduct that is fitting for one who 
has renounced. The wise one who has vision into 
wellbeing should practise it. 


940 





P.D.P. dich tiéng Anh). 
GIỚI LUAT DÀNH CHO NGƯỜI XUÁT GIA 


Trong số các giới luật mà người xuất gia tuân giữ, có 
nhóm giới luật quan trọng bậc nhất, nếu vi phạm thì 
“thất bại” trong đời sóng xuất gia (xem *V.84): tư cách 
xuất gia tự động chám dứt và bi trục xuất khỏi Tăng 
đoàn vĩnh viên. 

Nhóm này gồm bón điều luật, đó là (1) quan hệ tinh 
dục trong bắt kỳ hình thức nào; (2) trộm bắt cứ vật gì 
có giá trị đủ truy tó pháp lý thông thường, (3) có ý giết 
người, bao gồm việc hỗ trợ hoặc xúi giuc tw tử / tự sát; 
(4) nói dối về việc chứng đạt trạng thái tâm linh cao cắp 
(Luật Tạng l. 23, 46, 73, 91). 

Điều cuối cùng trong bốn điều này là sự vi phạm 
nghiêm trong khi thực hiện nó dé thu hút nhiều sự cúng 
dường cũng như có được sự ca ngợi và nỗi tiếng không 
xứng đáng. 

Khát vọng tình dục được xem là loại khát khao khoái 
lạc (tham ái) mãnh liệt, nên độc thân là nét chính yếu 
của đời sóng xuất gia; tư tưởng và hành vi tình duc tàn 
phá năng lượng mà năng lượng này là thứ hỗ trợ tích 
cực trong việc thực hành tâm linh, bên cạnh đó con cái 
và gia đình cũng là rào cản cho việc thực hành này 
(xem *L.8). 

Có hon 200 điều luật khác nữa dành cho Ty-kheo, 
bao hàm nhiều ván dé vé thái độ dao đức cũng như sự 
rèn luyện tâm linh để làm giảm sự ràng buộc của các 
khát khao khoái lạc và thúc đẩy chánh niệm tỉnh giác. 
Vé các điều luật này và tình hình liên quan đến Ty- 
kheo-ni, xem *SI.2 và tiêu đê *Th.220 phía trước. 


Th.193 Hướng dẫn đạo đức dành cho Tăng, Ni 


Đoạn trích này khuyến khích một lối sống đơn giản, 
không ràng buộc dành cho Tăng, Ni. 


Này các vị Tỳ-kheo, 

Hãy lắng nghe ta nói, 

Lời đạo đức trọng yếu, 
Cách hành xử phù hợp, 
Đối với người xuất xa. 
Những người có hiéu biết, 
Thấy rõ được lợi ích, 








Ty-kheo hành khất chớ sai thời, đúng thời vào thôn 
hành khát thực, ai hành phi thời bị trói buộc, vậy nên 
giác giả không phi thời. 


Các pháp: sắc, thanh, hương, vị, xúc, khiến chúng 
sanh phát sanh kiêu dật. Trong các pháp này, chê ngự 
dục, sáng sớm vào thôn đê khât thực. 


Tỳ-kheo, hợp thời khất thực được, trở về một mình 
ngôi chỗ vãng. Nói tâm tư duy không hướng ngoại, 
nhiếp tri tự thân không phóng y. 


Giả sử nói chuyện với đệ tử, hay nói chuyện với tỳ- 
kheo khác, hãy nên đàm luận pháp vi diệu, chớ nói phỉ 
báng và lưỡng thiệt. 


Hoặc người đối địch khởi tranh luận, chớ nên tán 
thán kẻ ít tuệ. Châp trước này kia thành hệ phược, tâm 
họ lạc xa rời thánh đạo. 





The monk should not wander for alms at untimely 
hours. He should wander for alms in the village at the 
proper time. Attachment sticks to one who wanders at 
untimely hours. Therefore, the awakened ones do not 
wander at the wrong time. 


Forms, sounds, tastes, smells and (bodily) contacts 
intoxicate living beings. Abandoning the desire for 
these things, he should set out for breakfast. 


The monk, having obtained alms-food at the proper 
time, should return alone and sit in seclusion. With a 
composed self, he should direct his thoughts within and 
not let the mind get distracted outwards. 


If engaged in conversation with a disciple or even 
with another monk, he should bring out the excellent 
teaching, but not engage in divisive talk or making 
accusations against others. 


Some show opposition to an argument. These 
persons with little wisdom, | do not praise. Attachment 
Sticks to them through this or that, and in that context 
they make their minds go (wandering) far. 


941 





Háy nén thuc hién chüng. 


Ty-kheo chó ra ngoài, 
Vào lüc khóng thích hop. 
Hãy vào làng khát thực, 
Vào thời gian thích hợp. 
Ai ra ngoài trái giờ, 

Bi tham ái trói buộc. 

Do vậy các đức Phật, 
Không ra ngoài trái giờ. 


Hình ảnh và âm thanh, 

Mùi hương cùng vị nếm, 
Với xúc chạm co thé, 

Làm say đắm lòng người. 
Vị Tỳ-kheo từ bỏ, 

Những mong ước điều này, 
Ra ngoài đúng thời điểm, 
Dé dùng buói án sáng. 


Ty-kheo nhận thực phẩm, 
Vào thời điểm thích hợp, 
Nên trở về một mình, 
Ngồi ở nơi yên tinh. 

Suy tư hướng vào trong, 
Y không chạy ra ngoài, 
Làm cho cả thân này, 
Luôn luôn được định tĩnh. 


Nếu tham gia thảo luận, 
Với những người đệ tử, 
Hay bắt cứ vị nào, 
Ngay cả Tỳ-kheo khác. 
Hãy làm cho nỗi bật, 
Thù diệu của giáo pháp, 
Không nói lời chia rẽ, 
Không nói xấu một ai. 


Cũng có một số người, 
Có lý lẽ chống đối 

Với trí tuệ kém cỏi, 
Không nên ca ngợi họ. 
Sự ràng buộc tâm ý, 








Sau khi nghe pháp Thiện Thệ thuyết, đệ tử thắng tuệ 
tư duy dùng, vật tùy thân ăn, ở, năm ngôi, táng-già- lê, 
và đãy lọc nước. 


Vì vậy, vật dụng ăn, ở, nằm, tăng-già-lê và đãy lọc 
nước. 

Không đắm nhiễm trong các pháp này, ty-kheo như 
sen không dính nước. 


Dhammika Sutta: Sutta-nipata 376 and 385-392, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.194 Ty-kheo ăn như thé nào. 


Đoạn đầu tiên, về việc tránh ăn chiều, được thé hiện 
trong luật xuất gia là không ăn sau đứng bóng (Vinaya 
IV.85-86). Đoạn thứ hai là cách thọ nhận chân chánh 
đồ ăn khát thực và thái độ với việc này. 


Một thời Thế Tôn du hành giữa những người Kãsi 
cùng với đại chúng tỳ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ- 
kheo: “Ta từ bỏ ăn tối. Do từ bỏ ăn tối, Ta cảm thấy ít 
bệnh, ít tật, đi đứng nhẹ nhàng, có sức lực và an lạc 
trú. 

Hãy đến đây, này các tỳ-kheo, từ bỏ ăn tối. Do từ bỏ 
ăn tối, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít tật, đi đứng nhẹ 
nhàng, có sức lực và an lạc trú. 





The monk, the disciple of the noble and wise one, 
having heard the teaching taught by the Fortunate One 
should discriminately use alms-food, dwellings, beds, 
and seats, and water that removes the dust of the outer 
robe. 


Therefore, the monk is not tainted, just as the lotus 
leaf (is untainted) by drops of water, by these things 
such as alms-food, beds and seats and water that 
removes the dust of the outer robes. 


Dhammika Sutta: Sutta-nipata 376 and 385—392, 
trans. P.D.P. 


Th.194 How a monk should relate to food 


The first passage, on avoiding an evening meal, is 
expressed in the monastic code as not eating after 
noon (Vinaya IV.85—86). The second passage is on the 
right manner of gathering alms-food and the attitude to 
it. 


On one occasion the Blessed One was wandering in 
the Kãsi country together with a large Sangha of 
monks. There he addressed the monks thus: ‘I abstain 
from eating an evening meal. By so doing, | enjoy 
health, strength and comfortable abiding. 

Come, monks, abstain from eating an evening meal. 
By doing so, you too will be free from illness and 
affliction, and you will enjoy health, strength, and a 
comfortable abiding.’ 


942 





Dua đây họ chỗ này 

Rồi lại đến chỗ kia, 

Ở trong tranh luận này 
Tâm họ di quá xa [vấn dé]. 


Đệ tử thánh Tỳ-kheo, 

Đã từng nghe lời dạy 

Do Thế Tôn thuyết giảng, 
Khi sử dụng thực phẩm 
Nơi ở, chỗ ngồi, năm, 
Cùng nước rửa bui bán 
Của trang phục bên ngoài, 
Déu quan sát cán thận. 


Do vậy với thực phẩm, 

Nơi ở, chỗ nằm, ngồi 
Cùng nước rửa bụi bán, 
Của trang phục bên ngoài. 
Đối với những thứ này, 
Tỳ-kheo không dính mắc 
Như giọt nước cành sen, 
Không bao giờ vướng lại. 


(Kinh Dhammika: Kinh tập 376, 385-392, do P.D.P. 
dịch tiếng Anh). 


Th.194 Tỳ-kheo nên sử dụng thực phẩm như thế 
nào 


Về việc tránh bữa ăn tối, đoạn trích đầu nói rõ trong 
bộ luật xuát gia là không ăn sau giờ trưa (Luật Tang IV. 
85-86). Đoạn trích thứ hai là cách thức thu nhận thực 
phẩm đúng cách cũng như cách sử dụng nó. 


Có lần đức Phát bộ hành tại nước Kãsi cùng với số 
đông các Tỳ-kheo. Tại đấy, Ngài nói với các Ty-kheo: 
"Ta tránh bữa án tối. Do không ăn tối, ta cảm thấy khỏe 
mạnh và sống an vui. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bữa ăn tối. Do 
không ăn tối, các thầy cũng sẽ ít dau óm, hét nào 
phiền, cám thấy khỏe manh và sống an vui.” 








Kitagiri Sutta: Majjhima-nikaya 1.473 dich Anh G.A.S. 


Án sĩ vào thôn xóm, nhu ong dén vói hoa, khóng hai 
sắc và hương, chi hút nhuy rói di. 


Tỳ-kheo dầu được ít, không khinh chỗ có duoc, sóng 
thanh tịnh cần mẫn, được chư thiên tán thán. 


Dhammapada 49 and 366, dich Anh P.H. 


Th.195 Dé tử chưa chứng dao cán phải hành 
không phóng dật 


Này các tỳ-kheo, Ta không nói tất cả tỳ-kheo cần 
phải hành không phóng dật. Ta cũng không nói tất cả 
tỳ-kheo không cân phải hành không phóng dật 


Này các tỳ-kheo, ta không nói, các tỳ-kheo A-la-hán 
lậu tận... Vì sao vậy? Các tỳ-kheo ây đã hành không 
phóng dật; nay không còn có thê phóng dật. 


Và này các tỳ-kheo, Ta nói, các tỳ-kheo hữu học, tâm 
ý chưa thành đạt, đang sống cần cầu vô thượng an ôn 
thoát ly ách phược, Ta nói các tỳ-kheo như vậy cần 
phải hành không phóng dát. Vì sao vậy? 

Vì khi các trưởng lão này thọ dụng các tọa ngọa cụ 
tùy thuận, thân cận các thiện tri thức, chế ngự các căn, 
thì có thé ngay trong hiện pháp bằng tháng trí tự tác 
chứng, tự chứng nhập, và an trú, mục đích mà các 
thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, đó là vô thượng cứu cánh phạm 
hạnh. 

Do chân chánh thầy quả không phóng dật này với 
các tỳ-kheo ấy, Ta nói, cần phải hành không phóng dát. 





Kitagiri Sutta: Majjhima-nikaya 1.473 trans. G.A.S. 


As a bee gathers nectar from a flower and leaves 
without damaging its colour or fragrance, so should a 
sage wander (for alms) in a village. 


A monk who does not despise what he has received, 
even though it be little, who is pure in livelihood and 
unremitting in effort — him even the gods praise. 


Dhammapada 49 and 366, trans. P.H. 


Th.195 Unenlightened disciples still have work to 
do with diligence 


Monks, | do not say of all monks that they still have 
some practice to do with diligence; nor do I say of all 
monks that they have no more practice to do with 
diligence. 


Monks, | do not say of those monks who are arahants 
with intoxicating inclinations destroyed ... Why is that? 
They have done their practice with diligence; they are 
no more capable of being negligent. 


Monks, | say so of those monks who are trainees, 
whose minds have not yet reached the goal, and who 
are still aspiring to the unsurpassed security from 
bondage, that they still have some practice to do with 
diligence. Why is that? 

Because when those venerable ones make use of 
suitable lodging and associate with spiritual friends and 
nurture their spiritual faculties, they may, by realizing it 
for themselves with direct insight, in this present life 
enter upon and dwell in that supreme goal of the holy 
life for the sake of which clansmen rightly go forth from 
the home-life into homelessness. 

Seeing this fruit of diligence for these monks, | say 
that they still have some practice to do with diligence. 


943 





(Kinh Kitagiri. Kinh Trung bộ |. 473, do G.AS. dịch 
tiéng Anh). 


Nhu ong hüt mát hoa 

Khóng làm phai huong sác 

Như bác thánh hóa duyên (khát thực) 
Không phiền nhiễu người đời. 


Ty-kheo dù nhận ít 

Không chê điều được cho 
Sống trong sạch, siêng năng 
Được thiên thần ca ngợi. 


(Kinh Pháp cú 49 và 366, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.195 Các đệ tử chưa giác ngộ cần thực hành 
miệt mài siêng năng 


Này các Tỳ-kheo, ta không nói rằng tất cả Tỳ-kheo 
cần phải tiếp tục thực hành với sự chuyên cần; ta cũng 
không nói rằng tất cả Tỳ-kheo không cần thực hành với 
sự chuyên cần. 


Này các Tỳ-kheo, ta không nói rằng các Tỳ-kheo A- 
la-hán (arahani) đã tận diệt tất cả mọi khuynh hướng 
không lành mạnh (lậu hoặc)... Tại sao như vậy? Bởi vì 
các Tỳ-kheo A-la-hán đã hoàn thành sự thực hành của 
họ với sự chuyên cần; họ sẽ không bao giờ có thể trở 
lại trạng thái lười biếng được. 


Này các Tỳ-kheo, ta nói rằng các Tỳ-kheo là người 
đang thực tàp6, tâm chua đạt đến mục đích, vẫn tha 
thiết muốn sự an ón tối thượng thoát khỏi trói buộc thi 
họ nên thực hành với sự chuyên cần. Tại sao như vậy? 

Bởi vì khi các Tỳ-kheo đang thực tập này sử dụng 
nơi ở phù hợp, kết giao bạn tâm linh (thiện tri thức) và 
nuôi dưỡng năng lực tâm linh của mình thì họ có thể tự 
mình chứng ngộ nhờ thấu suốt trực tiếp, ngay trong 
hiện tại chứng nhập và an trú trong mục đích cao tột 
của đời sống tu hành thánh thiện, chính vi mục đích 
này mà những người con của các gia đình phát tâm 
xuất gia, từ bỏ gia đình làm kẻ không nhà. 

Thấy rõ quả ngọt của sự siêng năng dành cho các 








Kifãgiri Sutta: Majjhima-nikaya l.477-479, dich Anh 
G.A.S. 


Th.196 Nhiêm vu tu tâp 


Trong đoạn này, đức Phật nói lên lời tán thán một tân 
ty-kheo tu thiền và chứng đắc bó-dé mặc dù các ty- 
kheo khác chỉ trích ông vì không làm các phận sự 
thường hành trong Tăng. 


Lúc bấy giờ, một tân tỳ-kheo, sau khi khất thực trở 
về, sau bữa ăn, đi vào phòng của mình, không làm gì, 
ngồi im lặng. Tỳ-kheo này không làm phận sự của các 
tỳ-kheo trong thời may y. Rồi nhiều tỳ-kheo đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên và trình bạch Ngài 
sự việc này. 


Thế Tôn gọi một tỳ-kheo bảo, 'Hãy đến, này tỳ-kheo, 
nhân danh Ta, nói với tỳ-kheo ấy rằng Đạo Sư cho gọi.' 
‘Kính vâng, Đại Đức, ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn và 
đi đến tỳ-kheo kia, nói rằng, 'Này Hiền giả, đức Đạo Sư 
cho gọi Hiền giả. 'Thưa vâng, Hiền giả, tỳ-kheo ấy 
vâng đáp và đi đến Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống 
môt bên. 


Thế Tôn hỏi, 'Ty-kheo, có thật chăng sau khi khát 
thực trở về, sau bữa ăn, ông đi vào phòng của mình, 
không làm gì, ngồi im lặng, và không làm phận sự của 
các tỳ-kheo trong thời may y?' 'Bạch Thế Tôn, con làm 
việc của mình." 


Thế Tôn, bằng tâm của mình biết tâm ý tỳ-kheo ấy, 
liền nói các tỳ-kheo như vầy: 'Này các tỳ-kheo, các ông 
chớ có phiền vị tỳ-kheo này. Tỳ-kheo này chứng đắc, 
không khó khăn, dễ được, bốn thiền tăng thượng tâm, 
hiện pháp lạc trú. 

Và tỳ-kheo này, ngay trong hiện tại, tự chứng tri, tự 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú, mục đích mà thiện gia 
nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 





Kitagiri Sutta: l.477-479, trans. 


G.A.S. 


Majjhima-nikaya 


Th.196 The duty of meditative training 


In this passage, the Buddha speaks in praise of a 
new monk who meditates and attains awakening 
though other monks criticize him for not participating in 
everyday monastic duties. 


Now on that occasion a certain newly ordained monk, 
after returning from the alms round, would enter his 
dwelling after the meal and pass the time living at ease 
and keeping silent. He did not render service to the 
monks at the time of making robes. Then a number of 
monks approached the Blessed One, paid homage to 
him, sat down to one side, and reported this matter to 
him. 


Then the Blessed One addressed a certain monk 
thus, 'Come, monk, tell that monk in my name that the 
teacher calls him. ‘Yes, venerable sir, that monk 
replied to the Blessed One and went to the monk and 
told him, 'Friend, the teacher calls you.' 'Yes, friend', 
that monk replied and approached the Blessed One, 
paid respect to him, and sat down to one side. 


The Blessed One then said to him:, 'Monk, is it true 
that after returning from the alms round you enter your 
dwelling after meal and pass the time living at ease and 
keeping silent, and you do not render service to the 
monks at the time of making robes?' 'Venerable sir, | 
am doing my duty.’ 


Then the Blessed One, having known with his own 
mind the reflection in that monk's mind, addressed the 
monks thus: ‘Monks, do not find fault with this monk. 
This monk is one who gains at will, without trouble or 
difficulty, the four stages of absorption that constitute 
the higher mind and provide a pleasant dwelling in this 
very life. 

And he is one who, by realizing it for himself with 


944 





Ty-kheo này nên ta nói rằng ho nén thực hành với sự 
chuyén cán. 


(Kinh Kitagiri: Kinh Trung bó |. 477-479, do G.AS. 
dich tiéng Anh). 


Th.196 Nhiệm vụ rèn luyện thiền định 


Ở đoạn trích này, đức Phật ca ngợi vị Tỳ-kheo mới 
[tho giới] miệt mài thiền định và thành tựu giác ngộ mặc 
dù các Ty-kheo khác phê bình tháy áy bỏ bê công việc 
hằng ngày của tu viện. 


Một lần có vị xuất gia vừa thọ giới Tỳ-kheo, trở về 
sau thời gian khất thực, dùng cơm xong đi vào nơi ở, 
dành hết thời gian sống trong thanh nhàn và giữ im 
lặng. Vị ấy không giúp đỡ các Tỳ-kheo khác trong thời 
gian may y áo. Sau đó, một số Tỳ-kheo đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ, ngồi xuống bên cạnh và trình thưa vấn đề 
trên. 


Khi đó Thế Tôn nói với một Tỳ-kheo: “Hãy đi, này Tỳ- 
kheo, nói với vị Tỳ-kheo mới kia rằng Như Lai cho gọi 
thầy.” “Dạ vâng, thưa Thế Tôn.” Vị Tỳ-kheo trả lời Thế 
Tôn xong liền đến vị Tỳ-kheo mới và nói rằng: “Này 
bạn, Thế Tôn cho gọi thầy.” “Xin vâng, bạn hữu.” Đáp 
lời xong, vị Tỳ-kheo mới đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và 
ngồi xuống bên cạnh. 


Thế Tôn liền nói với vị Tỳ-kheo mới rằng: “Này Tỳ- 
kheo, phải chăng [khi thầy] trở về sau thời gian khát 
thực, dùng com xong di vào nơi ở, sóng thanh nhàn và 
giữ im lặng, không phụ giúp các Tỳ-kheo khác trong 
thời gian may y áo?” “Dạ thưa Thế Tôn, con bận làm 
việc của con.” 


Lúc đó, đức Thế Tôn dùng tâm của mình biết được 
tâm của vị Tỳ-kheo mới, liền nói với các Tỳ-kheo khác: 
"Này các Tỳ-kheo, không tim thấy thiếu sót nào của vị 
Tỳ-kheo mới này. Vị Tỳ-kheo mới này, khi muốn thì 
không chút trở ngại hay khó khăn nào be dat dén bón 


trạng thái thiền thiết lập tâm thức cao cấp” và cung cấp 
sự trú ngụ an vui ngay trong cuộc sông hiện tại. 








không gia đình, đó là, vô thượng cứu cánh phạm 
hạnh.' 


Nava Sutta: Samyutta-nikaya 1l.277—278, dịch Anh 
G.A.S. 


Th.197 Chân chánh du hành trong thé gian 


Một ty-kheo nên du hành mà không cháp thủ bát cứ 
điều gi hay y tựa bát cứ ai, như chiéc lá sen không dính 
nước, mà nước sẽ lăn ra khỏi lá sen (xem *Th. 193). 


Thế Tôn nói: 

Không đoán tướng cát hung, 
Điềm lành, sao băng, mộng; 
Ai dứt bỏ dị đoan: 

Chân chánh di giữa đời. 


Tỳ-kheo chế ngự dục, 
Trong nhân giới, thiên giới; 
Vượt cõi Hữu, chứng pháp: 
Chân chánh di giữa đời. 


Ty-kheo không phi báng, 
Trừ sân hận, keo kiết, 
Không thuận tùng, vi nghịch: 
Chân chánh di giữa đời. 


Düt trừ yêu và ghét, 
không thủ, không y chi, 
giải thoát mọi kết phược: 
chân chánh đi giữa đời. 





direct insight, in this very life enters and dwells in that 
unsurpassed goal of the holy life for the sake of which 
clansmen rightly go forth from the household life into 
homelessness. 


Nava Sutta: Il.277—278, trans. 


G.A.S. 


Samyutta-nikaya 


Th.197 Wandering rightly in the world 


Monk should wander without grasping at anything or 
anyone, being like a lotus leaf which water does not 
Stick to, but rolls off (see *Th.193). 


'For whom the omens, meteors, dreams and signs 
are rooted out, said the Blessed One, ‘whose stains of 
omens were completely forsaken, that monk would 
wander rightly in the world. 


A monk should cut his attachment to the pleasures of 
the senses, both human and divine. Having gone 
beyond (any) way of being (identity), having understood 
the Dhamma, he would wander rightly in the world. 


Having put slander behind, a monk should abandon 
anger and unkindness. With compliance, having 
discarded opposition completely, he would wander 
rightly in the world. 


Having abandoned the pleasant and the unpleasant, 
not grasping, not dependent on anything, completely 
released from the fetters, he would wander rightly in the 
world. 


945 





Vị này có thé tự mình chứng ngộ nhờ thấu suốt trực 
tiếp (chánh trí), ngay trong hiện tại chứng nhập và an 
trú trong mục đích tối thượng của đời sống tu hành 
thánh thiện, chính vì mục đích này mà những người 
con của các gia đình phát tâm xuất gia, từ bỏ gia đình 
làm kẻ không nhà.” 


(Kinh Tán Ty-kheo: Kinh Tương ưng II. 277-278, do 
G.AS. dịch tiếng Anh). 


Th.197 Xứng đáng đi đến trong nhân gian 


Ty-kheo nên đến đi [trong nhân gian mà] không ràng 
buộc mình với bắt cứ thứ gì hay bắt cứ người nào, 
giống như lá sen không giữ lấy bắt kỳ giọt nước nào 
mà đề chảy trôi xuống (xem *Th. 193). 


Chấm dứt việc tin vào, 
Tác dụng của điềm báo, 
Sao băng và giấc mộng, 
Cũng như tướng tốt, xấu, 
Ty-kheo đó xứng đáng, 
Đi đến trong nhân gian. 


Tận diệt các lưu luyến, 
Khoái lạc chốn trần gian, 
Cũng như ở cõi trời, 
Vượt thoát mọi tồn tại, 
Hiểu rõ ràng giáo pháp, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 
Đi đến trong nhân gian. 


Chám dứt lời nói xấu, 
Bỏ giận hờn, tàn nhẫn, 
Tâm bằng lòng an ôn, 
Không còn các xung đột, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 
Đi đến trong nhân gian. 


Từ bỏ ưa và ghét, 

Không cháp giữ điều gì, 
Không lệ thuộc một ai, 
Thoát khỏi mọi ràng buộc, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 








Không tìm kiên cố trong hữu y, 
chế ngự dục tham trong các thủ, 
không dựa, không bị dẫn: 

chân chánh đi giữa đời. 


Ngữ nghiệp, và ý nghiệp, 
biết pháp không trái nghịch, 
cầu thấy dấu Niết-bàn: 
chân chánh đi giữa đời. 


Được cung kính, không kiêu; 
bị người mắng, không giận, 
được vật thực, không tham: 
chân chánh đi giữa đời. 


Đoạn trừ tham, và hữu, 

không chém người, trói người, 
đoạn nghị, trị tên độc: 

chân chánh đi giữa đời. 


Biết gì thích hợp ta, 
không hại ai trên đời; 
Biết pháp này chân thật: 
chân chánh đi giữa đời." 





He does not come across any essence in 
acquisitions. Having cut his attachment and desire for 
what is taken, being independent, not to be led by 
others, he would wander rightly in the world. 


Unopposed in word, thought, and deed, rightly 
knowing the Dhamma, desiring nirvana, he would 
wander rightly in the world. 


If any monk were not haughty, (thinking) 'He salutes 
me, and even when abused were not to ruminate on ít, 
and having received food from another were not to be 
elated, he would wander rightly in the world. 


He has abandoned greed and a way of being, 
abstaining from cutting and binding others, he has 
crossed over doubt, and is without the barb. That monk 
would wander rightly in the world. 


Knowing what is appropriate for himself, a monk 
should not harm anyone in this world. Knowing the 
Dhamma as it really is, he would wander rightly in the 
world.’ 


946 





Đi đến trong nhân gian. 


Không tìm kiếm thật thé, 
Trong nền tảng tái sanh. 
Chặt lưu luyến, ham muốn, 
Với các thứ chấp giữ. 

Độc lập, không lệ thuộc, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 

Đi đến trong nhân gian. 


Bỏ chống đối [bằng] ngôn ngữ, 
Tư duy và hành động, 

Hiểu chính xác giáo pháp, 
Mong tịch tịnh niết-bàn, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 

Đi đến trong nhân gian. 


Ty-kheo không tự cao, 

Khi được người kính ngưỡng, 
Không khó chịu ưu tư, 

Khi người khác quấy rày, 
Không tự hào hãnh diện, 

Khi người khác cúng dường, 
Vi đó thật xứng dáng, 

Đi đến trong nhân gian. 


Chấm dứt lòng tham lam 

Và mong cầu tồn tại, 

Từ bỏ việc làm hại 

Và ràng buộc người khác, 
Không vướng kẹt trong lòng, 
Bất cứ nghi ngờ nào, 
Tỳ-kheo ấy xứng đáng, 

Đi đến trong nhân gian. 


Tự mình đã biết rõ, 
Điều gì là phù hợp, 
Không làm hại một ai, 
Có mặt trong cuộc đời, 
Tháu rõ ràng giáo pháp, 
Là chán ly bát bién, 
Ty-kheo ấy xứng đáng, 
Đi đến trong nhân gian. 








Samma-paribbajaniya Sutta: Sutta-nipaáta 359-375, 
dich Anh G.A.S. 


Th.198 Kháu vá y cü 


Ó dáy, Ananda giái thích ráng, mác dü có thé có 
nhiêu phâm vật cúng cho Tăng đoàn tự viện, chúng 
cũng nén được sử dung tôt, không lãng phí. 


Sau đó, các thị nữ của vua Udena đã đi đến chỗ tôn 
giả Ananda. Sau khi đến, dành lễ tôn giả Ananda, rồi 
ngồi xuống một bên. 

Tôn giả Ananda giảng pháp cho các thị nữ của vua 
Udena, khai thị, chỉ giới, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. 


Sau đó, khi đã được tôn giả Ananda thuyết pháp, 
khai thị, chỉ giới, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, các thị nữ 
của vua Udena dâng lên tôn giả Änanda năm trăm 
thượng y. 

Rồi khi đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của 
tôn giả Ananda, các thị nữ của vua Udena đã từ chó 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ tôn giả Ananda, nhiễu quanh 
theo hướng phải, rồi quay lại chỗ vua Udena. 


Vua Udena nhìn thấy các thị nữ thiếp đang từ xa đi 
lại. Thấy vậy, liền nói với các thị nữ, 'Có phải các cô đã 
đến gặp sa-môn Ananda?' “Tâu Thiên vương, chúng tôi 
đã gặp sa-món Ananda." 

‘Các có đã dâng vật gì cho sa-món Ananda?' “Tâu 
Thiên vương, chúng tôi đã dâng cho Ngài Änanda năm 
trăm thượng y. 


Vua Udena bát mãn, chỉ trích, nói lời chê bai rằng: 
'Sao sa-môn Ananda lại thọ lãnh quá nhiều y nhu váy? 
Không lẽ sa-món Ananda sẽ làm nhà buôn vải hay bày 
ra gian hàng tơ lya?’ 

Sau đó, vua Udena đã đi đến gặp tôn giả Ananda. 





Samma-paribbajaniya Sutta: Sutta-nipata 359-375, 
trans. G.A.S. 


Th.198 Recycling old robes 


Here Ananda explains that, though there may be 
many gifts to the monastic Sangha, they are made very 
good use of, in a non-wasteful way. 


Then King  Udena's concubines approached 
Venerable Ananda. Having approached, having 
greeted Venerable Ānanda, they sat down at a 
respectful distance. 

Venerable Ānanda gladdened, rejoiced, roused, 
delighted King Udena’s concubines with a talk on 
Dhamma as they were sitting down at a respectful 
distance. 


Then King Udena’s concubines, gladdened, rejoiced, 
roused, delighted by Venerable Ānanda with a 
Dhamma talk presented five hundred inner robes to 
Venerable Ananda. 

Then King Udena’s concubines, pleased with 
Venerable Ānanda’s words, having thanked Venerable 
Ānanda, rising from their seats, having greeted 
Venerable Ānanda, having kept their right sides 
towards him, went to King Udena. 


King Udena saw the concubines coming in the 
distance. Seeing them he spoke thus to the 
concubines, ‘Did you see the renunciant Ananda?' 
‘Yes, sir, we did see master Ananda.' 

‘Did not you give anything to the renunciant Ananda?' 
'Sir, we gave five hundred inner robes to master 
Ananda. 


King Udena looked down upon, criticised, spread it 
about, saying: 'How can this renunciant Ananda accept 
so many robes? Will the renunciant Ananda set up 
trade in woven cloth or will he offer them for sale in a 
shop?’ 

947 





(Kinh Chánh xuất gia: Kinh tập 359-375, do G.AS. 
dịch tiêng Anh). 


Th.198 Phục chế y áo cũ 


Ở đoạn trích này, Dai đức Ananda giải thích rằng, 
mặc dù Tăng đoàn có thé được cúng dường nhiều vật 
dụng nhưng chúng được tán dụng rát tót không có lãng 
phí. 


Khi đó các nàng hầu thiếp của Vua Udena (U'u- điền) 
đi đến Đại đức Ananda. Sau khi đến đảnh lễ và ngồi 
xuống ở khoảng cách chừng mực. 

Lúc đó, Đại đức Ananda làm cho các nàng hầu thiếp 
hân hoan, phấn khởi, thức tỉnh và hài lòng với bài 
giảng pháp khi họ đang ngồi ở khoảng cách chừng 
mục. 


Khi các nàng hầu thiếp của Vua Udena hân hoan, 
phán khởi, thức tỉnh và hài lòng bởi bài giảng pháp của 
Đại đức Ananda liền dâng cúng năm trăm áo mặc trong 
(thượng y) đến đại đức. 

Sau khi các nàng hầu thiếp của Vua Udena vui lòng 
với những lời nói của đại đức, rồi nói lời cảm ơn đại 
đức, liền rời chỗ ngồi đảnh lễ đại đức theo phía phải ra 
đi, đến chỗ Vua Udena. 


Vua Udena nhìn thấy các nàng hầu thiếp đang đi đến 
gần. Sau khi nhìn thấy, vua nói với các nàng hầu thiếp: 
“Các ái khanh có thăm viếng Đại đức Ananda không?” 
“Thưa có, tâu đại vương, chúng thần thiếp đã thăm 
viếng Đại đức Ananda." 

“Các ái khanh không dâng cúng bắt cứ vật gì cho đại 
đức sao?” “Thưa đại vương, chúng thần thiếp đã dâng 
cúng năm trăm áo mặc trong đến Đại đức Ananda." 


Vua Udena xem thường, chỉ trích, chê bai rằng: “Sao 
Đại đức Ananda lại nhận quá nhiều y phuc nhu vậy? 
Không lẽ Đại đức Ananda sắp sửa buôn bán vải dệt 
hay mang chúng đến tiệm dé bán?" 

Lúc đó, Vua Udena đi đến Đại đức Ananda. Sau khi 








Đến nơi, sau khi chào hỏi thân thiện với tôn giả 
Ananda, vua ngồi xuống một bên, nói với tôn giả 
Ananda “Thưa Ngài Ananda, có phải dám thị nữ của 
chúng tôi đã đến đây? 


“Thưa Đại vương, các thị nữ của Ngài đã đến đây.” 
"Vậy họ đã dâng vật gì đến Ngài Ananda?' 

"Thưa Đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm 
thượng y.’ Vậy Ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều y đến 
thế?” 


“Thưa đại vương, các tỳ-kheo nào có y đã cũ rách, tôi 
sẽ phân chia cho các vị áy.’ 

“Thưa Ngài Ananda, vậy các vi sé làm gì với những y 
cũ rách? 

“Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn 
trải. "Thưa Ngài Ananda, vậy các vi sẽ làm gì với 
những khăn trải đã cũ?” 


"Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải 
bọc dém.' 

“Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm gì với những 
vải bọc nệm đã cũ?” 

“Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm 
lót sàn.’ 

“Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm gì với những 
thảm lót sàn đã cũ?” 


"Thưa đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ 
chùi chân.’ 

“Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm gì với những 
giẻ chùi chân đã cũ?” 

“Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ 
lau bụi.' 

“Thưa Ngài Ananda, vậy các vị sé làm gì với những 
giẻ lau bụi đã cũ?” 





Then King Udena approached Venerable Ananda. 
Having approached, he exchanged greetings with 
Venerable Ananda. Having exchanged greetings of 
friendliness and courtesy, he sat down at a respectful 
distance. As he was sitting down at a respectful 
distance, King Udena spoke thus to Venerable Ananda, 
'Did not our concubines come here, Venerable 
Ananda?' 


"Your majesty, your concubines did come here.’ 

'Did they not give anything to Venerable Ananda?' 

‘Your majesty, they gave me five hundred inner 
robes.' 

'Venerable Ananda, what can you do with so many 
robes?' 


"Your majesty, | will share them with those monks 
whose robes are worn thin.' 

'Venerable Ananda, what will you do with those old 
robes that are worn thin?' 

‘Your majesty, we will 
coverings.’ 

‘Venerable Änanda, what will you do with those upper 
coverings that are old?’ 


make them into upper 


‘Your majesty, we will make them into mattress 
coverings.’ 

‘Venerable Ananda, what will you do with those 
mattress coverings that are old?’ 

‘Your majesty, we will make them 
coverings.’ 

‘Venerable Ananda, what will you do with those 
ground coverings that are old?’ 


into ground 


"Your majesty, we will make them into foot-wipers.' 

'Venerable Ananda, what will you do with those foot- 
wipers that are old?' 

"Your majesty, we will make them into dusters. 

'Venerable Ananda, what will you do with those 
dusters that are old?' 


948 





đến, vua chào hỏi thân thiện với đại đức. Sau khi chào 
hỏi thân thiện và lịch sự, vua ngồi xuống ở khoảng 
cách chừng mực. Khi đã ngồi ở khoảng cách chừng 
mực, Vua Udena nói với Đại đức Ananda rằng: “Thưa 
Đại đức Ananda, không phải các hầu thiếp của chúng 
tôi đã đến đây?” 


"Tàu đại vương, các nàng hầu thiếp của đại vương 
đã đến đây.” 

“Các hầu thiếp của chúng tôi không dâng cúng bát 
cứ gì đến Đại đức Ananda sao?" 

“Tâu đại vượng, họ dâng cúng năm trăm áo mặc 
trong đến tôi.” 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sé làm gì với quá 
nhiều y áo như vậy?” 


“Tâu đại vương, tôi sẽ chia sẻ chúng với các Tỳ-kheo 
đang mặc y áo cũ rách.” 

“Thưa Đại đức Änanda, đại đức sẽ làm gì với y áo cũ 
rách này?” 

“Tâu đại vương, chúng tôi sẽ sửa chúng thành khăn 
choàng ngoài." 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sẽ làm gì với khán 
choàng ngoài cũ rách?” 


“Tâu đại vương, chúng tôi sẽ sửa chúng thành miếng 
trải nệm.” 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sẽ làm gì với miếng 
trải nệm cũ rách?” 

“Tâu đại vương, chúng tôi sẽ sửa chúng thành miếng 
lót sàn.” 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sẽ làm gì với miếng 
lót sàn cũ rách?” 


“Tâu đại vương, chúng tôi sẽ sửa chúng thành khăn 
lau chân.” 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sẽ làm gì với khán 
lau chân cũ rách?” 

“Tâu đại vương, chúng tôi sẽ sửa chúng thành khăn 
lau bụi.” 

“Thưa Đại đức Ananda, đại đức sẽ làm gì với khán 
lau bụi cũ rách?” 








"Thưa đại vương, chúng tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra 
trộn với bùn đất rồi trét làm buc nền xung quanh." 


Khi ấy vua Udena khởi ý nghĩ, 'Chính tất cả các sa- 
môn Thích tử này dùng vật hợp lý, không phung phí 
kiểu phú gia. Rồi vua dâng lên tôn giả Ananda năm 
trăm xáp vải y khác nữa. 


Cullavagga XI. 13-14: Vinaya 11.290—292, dich Anh 
G.A.S. 


Các hang thánh đệ tử 


Những người đã được chứng ngộ do thực hành thánh 
đạo tám chi được goi là thánh giả' (ariya). Hạng thánh 


giả cao nhất, ngoại trừ vị chánh đẳng chánh giác hay vị 


Phật độc giác, là 

(1) A-la-hán, vi đã chám dứt tát cả các phiền não, và 
vượt khói moi tái sanh. Ba hang thánh giả khác là: 

(2) Bát hoàn, vi sẽ không quay trở lại dục giới cõi 
người và chư thiên, nhưng chủ yếu sẽ được tái sinh 
trong một hoặc cả năm cõi tịnh cư (* Th.I.6) trong cõi 
sắc của Phạm thé, rôi thành A-la-hán; 

(3) Nhất lai, vị sẽ chỉ tái sinh thêm một lần, làm người 
hoặc chư thiên; và 

(4) Dự lưu, người chắc chắn sẽ chứng đạt A-la-hán 
trong vòng tối đa bảy đời (Anguttara- nikaya I.233), và 
sẽ không bao giờ tái sanh ở cõi thắp hơn cõi người. 

Ngoài ra còn có những vị đang thực hành chuyên chú 
đến mức trong đời này sẽ trở thành Dự lưu, Nhát lai, 
Bát hoàn, hay A-la-hán. 


Th.199 Thánh Tăng 


Đây là một phần của một đoạn vê ba Quy y thường 
được tụng băng tiéng Pāli trong các nghi thức, cũng 
như được suy nghiệm trong pháp môn tùy niệm (xem 





"Your majesty, having torn them into shreds, having 
kneaded them with mud, we will smear a plaster- 
flooring.’ 


Then King Udena, thinking, ‘These renunciants, the 
Sakyans, use everything in an orderly way and do not 
let things go to waste, offered even another five 
hundred woven cloths to Venerable Ananda. 

Cullavagga XI. trans. 
G.A.S. 


13-14: Vinaya II.290-292, 


Types of noble disciples 


Those who have been deeply spiritually transformed 
by practising the noble eightfold path are known as 
‘noble ones’ (ariya). The highest kind of noble one, 
other than a perfectly awakened Buddha or a solitary- 
buddha, is 

(1) the arahant, who has ended all defilements, and 
is beyond any further rebirth. The three other main 
kinds of noble ones are: 

(2) non-returners, who will not return to the 'sensual 
desire' realm of humans and lower gods, but will mostly 
be reborn in one or all five of the ‘pure abodes’ (*Thl.6) 
within the brahma heavens, and there become 
arahants; 

(3) once-returners, who will only have one more 
rebirth as a human or in the lower heavens; and 

(4) 'stream-enterers, who will definitely attain 
arahantship within seven lives at most (Anguttara- 
nikaya /.233), and will not be reborn at less than a 
human level. 

There are also those who are intently practising at a 
level that will lead in this life to becoming a stream- 
enterer, or a once-returner, or a non-returner, or an 
arahant. 


Th.199 The Sangha of noble persons 


This is part of a passage on the Three Hefuges that 
is frequently chanted in Pàli in devotional settings, as 
well as being reflected on in devotional meditations 


949 





"Tàu đại vương, chúng tôi sẽ xé chúng thành mảnh 
nhỏ, sau đó, trộn với bùn đât, chúng tôi sẽ trét vữa sàn 
nhà.” 


Khi đó Vua Udena suy nghĩ: “Các đại đức dòng họ 
Thích-ca này sử dụng mọi vật theo cách hợp lý, không 
phung phí đồ vật,” rồi liền dâng cúng năm trăm tắm vải 
khác nữa đến Dai đức Ananda. 


(Tiểu phẩm XI. 13-14: Luật tạng II. 
G.AS. dịch tiếng Anh). 


290-292, do 


CÁC LOẠI DE TỬ THÁNH 


Những vị nào đã được chuyền hóa tâm linh sâu sắc 
nhờ vào sự thực hành đường thánh tám nhánh (Bát 
chánh đạo) thì được xem là “những vị thánh” (ariya). 
Thứ hang cao nhát của bậc thánh không ai khác hon 
chính là đức Phật toàn giác hoặc đức Phật độc giác. 
Các Ngài là 

(1) vị A-la-hán (arahant), là người đã chắm dứt mọi 
phiên não (ô nhiễm), vượt ra khỏi tái sanh (luân hồi). 
Ba thứ hạng thánh chính khác là 

(2) vị không trở lui (Bát hoàn), là người không trở lại 
thế giới trần tục của con người cũng như cõi trời bậc 
tháp, mà háu hết sẽ tái sanh vào một trong năm “nơi ở 
trong sáng" (tinh cư) (*Thl.6) bên trong cõi trời Pham 
thiên (brahma: Thiên đường) và từ đó sẽ trở thành A-la- 
hán; 

(3) vị trở lui một lån (Nhất lai), là người chỉ một lần 
duy nhát tái sanh ở cõi người hay ở cõi trời thắp hơn; 

(4) vị “vào dòng thánh” (Dự lưu) là người chắc chắn 
sẽ đạt đến quả thánh A-la-hán nhiều nhát là bảy lần tái 
sanh nữa (Kinh Tăng chi I. 233) và không bao giờ tái 
sanh vào cảnh giới thắp hơn cõi người. 

Ngoài ra, còn có những người đang chăm chỉ thực 
hành đến mức nào đó mà ngay trong cuộc sóng này sẽ 
khiến trở thành vị vào dòng thành, hay vị trở lui một lần, 
hay vị không trở lui, hay vị A-la-hán. 


Th.199 Đoàn thể thánh 
Đây là phán của đoạn kinh Quay vé nương tựa ba 


ngôi tâm linh (Tam quy) thường được tụng bằng tiếng 
Pali trong các nghi thức câu nguyện cũng như được 








*Th.134). Đó là những phẩm chát của Thánh tăng — 
các vị Thanh văn. 

Chữ thanh ván' được dich từ chữ sávaka, nghĩa 
chính là người nghe’, tức là một người nghe thực sự đã 
nghe và được chuyên hóa bởi Pháp, dé được giác ngộ 
hoàn toàn hoặc một phân. 

Đó là bón đôi tám chúng’: những vị ở bón giai đoạn 
của sự chuyền hóa vĩnh viễn — Dự lưu, Nhất lai, Bát 
hoàn, hay A-la-hán — và những hành giả xác quyết đã 
được an lập dứt khoát trên thánh đạo cho từng bậc 
này. 

Đó có thé là xuất gia hay tại gia nghiêm túc, và thậm 
chí có thé bao gồm cả một só chư thiên. Họ đều là vô 
thượng phước điền cho thế gian' giúp người ta có được 
lợi ích lớn. 


Ở đây, này các tỳ-kheo, vị thánh đệ tử thành tựu tín 
tâm bát động đối với Tăng-già: 'Tăng-già (hội chúng), 
đệ tử của Thế Tôn, là những vị diệu hành, chất trực 
hành, như lý hạnh, nhu nhuyến hạnh; 

đó là bốn đôi tám chúng: Tăng-già, đệ tử của Thế 
Tôn, là những vị đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng cho thé gian.’ 


Ràja Sutta: Samyutta-nikàya V.343, dịch Anh P.H. 
Th.200 Thánh giá đoạn trừ mười kết 


Bón hang thánh giả chính dán vượt qua mười kết. 

Hạ phân kết ràng buộc tái sinh trong dục giới, trong 
địa ngục hoặc nga quỷ, súc sanh, loài người, hoặc ở 
một trong những cối trời tháp; thuong. phán ké ràng 
buộc tái sinh lên các cối trời sắc và vô sắc. 

“Thân kiến”, cháp sắc, thọ, tưởng, hành, và thức là tự 





(see ”Th. 134). It is on the qualities of the Noble Sangha 
of disciples. 

The term translated as 'disciple' is savaka, literally 
‘hearer’, i.e. a true hearer who has heard and been 
transformed by the Dhamma, so as to be fully or 
partially awakened. 

These are the four pairs of persons, the eight types 
of individuals’: persons at the four stages of permanent 
spiritual transformation — siream-enierers, once- 
returners, non-returners and arahants — and also those 
serious practitioners definitively established on the 
paths to each of these. 

These might be monastics or serious laypersons, and 
can even include some gods. They are all the 
'unsurpassed field of karmic benefit for the world' as 
gifts given to them bring greatly positive karmic fruits. 


Here, monks, a disciple who is a noble one is 
endowed with confirmed confidence in the Sangha 
thus: “The Sangha (Community) of the Blessed One's 
disciples is practising the good way, practising the 
straight way, practising the true way, practising the 
proper way; 

that is to say, the four pairs of persons, the eight 
types of individuals: the Sangha of the Blessed One's 
disciples is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy 
of offerings, worthy of reverential salutation, the 
unsurpassed field of karmic benefit for the world.’ 


Raja Sutta: Samyutta-nikaya V.343, trans. P.H. 


Th.200 The ten fetters overcome by noble 
disciples 


The four main kinds of noble ones progressively 
overcome what are known as the ten fetters. 

The 'lower' fetters bind a person to the rebirths in the 
realm of sensual desire, in a hell or as a hungry ghost, 
animal, human, or in one of the lower heavens; the 
‘higher ones bind a person to the more refined 


950 





quán chiếu trong cách thức thiền niệm tưởng (pháp tùy 
niệm) (xem *Th.134). Đây là những phẩm hạnh của 
đoàn thé đệ tử thánh. 

Thuật từ được dịch thành “đệ tử” (disciple) là từ thuật 
tir Pāli "savaka," nghĩa đen là “người nghe” (hearer), 
tức là người nghe thật sự, được nghe và được chuyên 
hóa bởi giáo pháp (P. Dhamma), vì vậy, được giác ngộ 
hoàn toàn hoặc từng phân. 

Đây là “bốn Cặp, tám thứ hạng cá nhân” (bón đôi, tám 
vi): tức những cá nhân ở vào bón cáp độ chuyén hóa 
tám linh mái mái — vào dóng thánh, tró lui mót làn, 
không trở lui và A-la-hán — cũng gồm những người thực 
hành nghiêm khắt đã thiết lập chắc chắn vào con 
đường đưa dén một trong bón cáp bậc này.8 

Đây có thé là những vị xuất gia hay các cư sĩ [thực 
hành] nghiêm túc, cũng có thé bao góm một số thiên 
thần. Tắt cả họ déu là “uộng phước vô tận cho cuộc 
đời” vì cúng dường phẩm vật đến họ sẽ mang lại kết 
quả thiện nghiệp to lớn. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, đệ tử là vị thánh được thấm 
nhuàn niềm tin vững chắc vào đoàn thé xuất gia: “Đoàn 
thể xuất gia là những đệ tử của đức Phật, đang thực 
hành cách thức tốt đẹp, đang thực hành cách thức 
ngay thẳng, đang thực hành cách thức chân thật, đang 
thực hành cách thức thích hợp; 

đây có nghĩa là bốn cặp, tám thứ hạng cá nhân: đoàn 
thể xuất gia là những đệ tử của đức Phật thì xứng 
đáng được dâng tặng, xứng đáng tôn trọng, xứng đáng 
cúng dường, xứng đáng cuối chào tôn kính, là ruộng 
phước vô tận cho cuộc đời.” 


(Kinh Vua: Kinh Tương ưng V. 343, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.200 Đệ tử thánh vượt qua mười trói buóc? 


Bón thứ hang dé tử thánh chính từng bước vượt lên 
những điều được gọi là mười thứ trói buộc-sai khiến. 

Những thứ trói buộc-sai khiến tàm tháp (hạ phần kiết 
sử) trói buộc [và dẫn dắt] con người tái sanh trong cảnh 
giới dá y khát khao lac thü (duc giói) [góm] dia nguc hay 
loài quỷ đói (nga quy), động vật, loài người, hay một 








ngã, ngã sở, nó (sắc v.v.) trong ngã hay ngã trong nó. 
Sáu sác hon thé là ‘man’: Tập trung tự ngã từ cảm giác 
mơ hồ vé cái ‘tôi là’ (Samyutta-nikáya III.130— 131). 


Này các tỳ-kheo, có năm hạ phần kết này. Năm ấy là 
gì? Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân.. 


. Này các tỳ-kheo, có năm thượng phần kết này. Năm 
ây là gì? Săc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô 
minh. 


Oram-bhagiya and  Uddham-bhägiya ^ Suttas: 


Samyutta-nikàya V. 1, dich Anh P.H. 
Th.201 Bón hang Thánh giá Thanh ván 


Đoạn này phân biệt các hang thánh giả chính theo 
chỗ đoạn trừ các két hay lậu (asava). A-la-hán được 
định nghĩa là vị đã diệt tận tát cả các lậu (giải thích tại 
*Th.128) cũng như tắt cả các két nêu trên. 


Tỳ-kheo, do sự đoạn trừ ba kết (đầu tiên), thành Dự 
lưu, không còn doa ác thú,6%3 chắc chán đạt quả bò- 
đề... 

Lại nữa, tỳ-kheo, ba kết đã đoạn, tham, sân, si vơi 
mỏng,844 thành quả Nhất lai, chỉ còn tái sanh trong thế 
gian này một lân nữa, rói diệt tận khô... . - 

Lại nữa, tỳ-kheo, đoạn trừ năm hạ phân kêt, hóa 
sanh về nơi kia (Tịnh cư thiên), rôi nhập Niêt-bàn ở đó, 
không trở lại thê gian này nữa... 

Lại nữa, tỳ-kheo, diệt tận các lậu, tâm giải thoát vô 





heavenly rebirths of the elemental form and the 
formless levels. 

"View on personality' is regarding the body, feeling, 
perception, volitional activities or consciousness as 
Self, a possession of Self, within Self or containing Self. 
Deeper than this is conceif- self-centredness based on 
the vague sense of ‘I am’ (Samyutta-nikaya III.†130- 
131). 


Monks, there are these five lower fetters. What five? 
View on personality, vacillation, clinging to rules and 
vows, sensual desire, and ill-will ... 


Monks, there are these five higher fetters. What five? 
Attachment to form, attachment to the formless, 
conceit, restlessness and ignorance. 


Oram-bhagiya | and  Uddham-bhãagiya X Suttas: 


Samyutta-nikàya V .61, trans. P.H. 
Th.201 The four main kinds of noble disciples 


This passage differentiates the main kinds of noble 
ones in terms of fetters or intoxicating inclinations 
(asava) eradicated. The arahant is defined as one who 
has ended all the intoxicating inclinations (explained at 
*Th.128) as well as all the above fetters. 


A monk, from the elimination of (the first) three 
fetters, is a stream-enterer, no longer bound to the 


nether world,945 fixed in destiny, with awakening as his 
destination. 

Again, a monk, from the elimination of three fetters 
and the reduction of attachment, hatred and delusion, 
646 is a once-returner; coming to this world once 
(more), he makes an end of the painful. 

Again, a monk, from the elimination of the five lower 
fetters will be of spontaneous rebirth; he is one who 


951 





trong só những cõi trời tång tháp; những thứ trói buóc- 
sai khiến tám cao (thượng phán kiết sử) trói buộc [và 
dẫn dắt] con người tái sanh cõi trời hình sắc và vô hinh 
sắc tinh té hơn. 10 

“Quan điểm vé bản thé con người” (thân kiến) liên 
quan đến thân thê, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức 
là tôi (ngã), sở hữu của tôi, bên trong tôi, hay chứa 
đựng tôi. Thám sáu hơn điều này là tính “tự phụ” (mạn): 
tự ngã trung tâm dựa vào cám quan mơ hồ về việc “tôi 
là” (Kinh Tương ưng Ill. 130-131). 


Này các Tỳ-kheo, có năm thứ trói buộc-sai khiến tầm 
thấp này. Những gì là năm? Quan điểm có bản thé con 
người, hoài nghi, ràng buộc với giới điều và lời thề 


nguyện, ham muốn khoái lạc trần gian và sân. lÍ 


Này các Tỳ-kheo, có năm thứ trói buộc-sai khiến tầm 
cao này. Những gì là năm? Ham muôn hình sắc, ham 
muốn không hình sắc, tự phu, giao động và vô minh. 12 


(Kinh Ha phán kiết sử và Thượng phân kiết sử: Kinh 
Tương ưng V. 61, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.201 Bồn loại đệ tử thánh 


Đoạn kinh trích dưới đây phân biệt bón thứ hạng đệ 
tử thánh chính liên quan đến sự chám dứt những trói 
buộc-sai khiến (kiết sử) hay các khuynh hướng không 
lành mạnh (lậu hoặc) 13. A-la-hán được xem là người 
đã chám dứt tất cá mọi khuynh hướng không lành 
mạnh này (được giải thích ở *Th.128 cũng như các 
phán trói buộc-sai khiến ở trên). 


Vị Tỳ-kheo khi loại trừ được ba trói buộc-sai khiến 
đâu tiên là vị “vào dòng thánh” (Dự lưu), sẽ không còn 
bị trói buộc [và dẫn dắt] vào cảnh giới thấp kém (ác 


thú), 14 hướng đến chắc chắn là sự giác ngộ cho chính 
vị ây. - 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo khi loại trừ ba trói buộc-sai khiên 
đầu tiên và làm giảm bớt tham, sân và si15 là vị “một 
lần trở lui” (Nhất lai); có nghĩa là sẽ đến thế giới này 
một lẫn nữa, rồi sẽ chấm dứt mọi khổ đau (tức là đạt 
dén A-la-hán) 








lậu, tuệ giải thoát, ngay trong hiện pháp, bằng thắng trí, 
tự tác chứng, rói chứng nhập và an trụ. 


Maháli Sutta: Digha-nikãya 1.156, dịch Anh P.H. 


Th.202 Các chi phân Dự lưu 


Đoạn này mô tả những gì được gọi là bón Dự lưu 
chỉ (ví dụ: Samyutta-nikàya V.407—08). 


Này các tỳ-kheo, Chuyển luân vương làm chủ té và 
cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên thiện thú, sanh thiên giới... nhưng không được đầy 
đủ bốn pháp, chưa được giải thoát khỏi địa ngục, bàng 
sanh, ngạ quỷ... 

Nhưng này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử sống bằng các 
miếng ăn khất thực, khoác y vá nhiều mảnh, nhưng, do 
thành tựu bốn pháp mà được giải thoát khỏi địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quỷ... 


Bốn pháp ấy là gì? Ở đây, này các tỳ-kheo, Thánh đệ 
tử thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật... tịnh 
tín bất động đối với Pháp... tịnh tín bát động đối với 
Tăng... thành tựu giới mà Thánh ái kính, giới không 
khuyét,645 không vỡ, không tì vết, không ué tạp, tự do 
tự nguyện, được người trí tán thán, không bị cố chấp 
đưa đến định... 


Và, này các tỳ-kheo, một người có cả bốn châu và 
một người có được bôn pháp này, thì người có cả bón 
cháu, so với người có được bón pháp này, không bằng 





attains nirvana without returning from that world. 

Again, a monk, from the destruction of the 
intoxicating inclinations, reaches in this very life the 
liberation of mind without intoxicating inclinations and 
liberation by wisdom which he has realised by his own 
higher knowledge, and having attained (this), dwells (in 
it). 


Mahali Sutta: Digha-nikãya 1.156, trans. P.H. 


Th.202 The factors of stream-entry 


This passage describes what are elsewhere called 
the four factors of stream-entry' (e.g. Samyutta-nikaya 
V.407-08). 


Monks, a Wheel-turning monarch, having exercised 
supreme sovereign rulership over the four continents, 
with the dissolution of the body, after death is reborn in 
a good destination, in a heavenly world ... still, as he 
does not possess four things, he is not freed from hell, 
the animal realm, the domain of ghosts ... 

Although, monks, a noble disciple maintains himself 
by lumps of alms-food and wears rag robes, still, as he 
possesses four things, he is freed from hell, the animal 
realm, the domain of ghosts ... 


What are the four? Here, monks, the noble disciple is 
endowed with firm confidence in the Buddha 
confirmed confidence in the Dhamma ... confirmed 
confidence in the Sangha. He is endowed with the 


virtues dear to the noble ones — unbroken,947 untorn, 
unblemished, unmottled, freeing, praised by the wise, 
unclung to, leading to meditative concentration. ... 


And, monks, between the obtaining of sovereignty 
over the four continents and obtaining these four 
things, the obtaining of sovereignty over the four 


952 





Lại nữa, vi Ty-kheo khi loai trừ năm trói buộc-sai 
khiến tầm thấp sẽ có sự tái sanh tự ý (hóa sanh); vị ấy 
sẽ đạt đến niết-bàn, không còn trở lại thế giới này nữa. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo khi diệt trừ các khuynh hướng 
không lành mạnh, ngay trong hiện tại đạt đến sự giải 
thoát của tâm không còn xíu “khuynh hướng không 
lành mạnh” nào và giải thoát bởi trí tuệ! được trực 
nhận bằng trí cao cả của riêng vị ấy, đạt đến [nó], an 
trụ [trong nó]. 


(Kinh Mahãli: Kinh Trường bộ |. 
tiêng Anh). 


156, do P.H. dịch 


Th.202 Các phẩm chất của quả “vào dòng thánh” 


Đoạn kinh này mô tả điều mà ở nơi khác (như Kinh 
Tương ưng V. 407-08) goi là “bôn phâm chát của quả vị 
vào dòng thánh.” 


Này các Tỳ-kheo, vi vua vi đại (Chuyển luân thánh 
vương), mặc dù có quyền lực thống trị tối cao bao phủ 
cả bốn lục địa, nhưng với cơ thể tan rã, sau khi băng 
hà tái sanh vào nơi chốn tốt đẹp, vào thế giới cõi trời... 
mà vua ấy không sở hữu bốn điều, nên chưa thể giải 
thoát khỏi địa ngục, thế giới động vật, lãnh địa của ngạ 
quy.. 

Tuy nhiên, này các Tỳ-kheo, đệ tử thánh nuôi dưỡng 
bản thân bằng miếng cơm xin ăn và mặc y áo xấu rách, 
nhưng vị Tỳ-kheo ấy sở hữu bốn điều, nên vị ấy giải 
thoát khỏi địa ngục, thế giới động vật, lãnh địa của ngạ 
quỷ... 


Bốn điều ấy là gì? Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị đệ tử 
thánh thám nhuần (1) niềm tin vững chắc vào đức 
Phật... (2) niềm tin vững chắc vào giáo pháp... (3) 
niềm tin vững chắc vào Tăng đoàn. Vị ấy (4) thắm 
nhuàn đức hạnh được các vị thánh ái kính — [đức hanh 
này] không sút mé,! 7 không vết rách, không vết nho, 
không vết đốm, đưa đến tự tại (giải thoát), được người 
trí ca ngợi, không chấp giữ, đưa đến thiền định... 


Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, giữa việc nắm giữ quyền 
lực tôi cao bao phủ cả bón lục dia và sở hữu bôn điêu 
này thì năm giữ quyên lực tôi cao bao phủ cả bón lục 








một phần mười sáu. 


Raja Sutta: Samyutta-nikaya V.342-343, dịch Anh 
P.H. 


Th.203 Thân khó, tâm không khó 


Đoạn này mô tả quả Bắt hoàn, đã giải thoát tham, 
sân hận, và quả A-la-hán. 


Đa văn Thánh đệ tử, khi bị xúc bởi cảm thọ khổ, thời 
không ưu sầu, không mệt mỏi, và than vãn; không khóc 
lóc, dám ngực cho đến bát tỉnh. Vị ấy chi cảm thọ một 
thọ, đó là thân thọ, không phải tâm thọ. 

Ví như một người bị bắn trúng một mũi tên nhưng 
không bị bắn trúng tiếp ngay sau đó với mũi tên thứ 
hai, nên chỉ cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng 
vậy... 


Sallattena Sutta: Samyutta-nikàya IV.209, dịch Anh 
P.H. 


Th.204 Chúng dé tử hoàn hảo 


Trong đoạn này, đức Phát khẳng dinh rằng có hon 
500 đệ tử trong mỗi chúng đệ tử chứng Thánh quả: tỳ- 
kheo A-la-hán, tỳ-kheo-ni A-la-hán, ưu-bà-tắc Bắt hoàn 
sống độc thân, ưu-bà-tắc Dự lưu không sống độc thân, 
ưu-bà-di Bát hoàn sóng độc thân, ưu-bà-di Dự lưu 
không sống độc thân. 


'Này Vaccha, khi tỳ-kheo diệt tận ái, cắt đứt rễ, làm 
cho như thân cây Tāla, không sinh trưởng trở lại, 
không thé sanh khởi trong tương lai, tỳ-kheo ấy là A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nén 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu két,646 chánh trí giải thoát. 





continents is not worth a sixteenth part of obtaining 
these four things. 


Raja Sutta: Samyutta-nikaya V.342—343, trans. P.H. 


Th.203 No mental pain in response to being in 
physical pain 


This passage describes the non-returner, who is free 
from sensual desire and aversion, and the arahant. 


The instructed noble disciple, being contacted by 
painful feeling, does not sorrow, grieve or lament; he 
does not weep, beating his breast and become 
distraught. He feels one feeling: a bodily one, not a 
mental one. 

Suppose they were to strike a man with a dart, but 
they would not strike him immediately afterwards with a 
second dart, so that the man would feel a feeling 
caused by one dart only. So too ... 


Sallattena Sutta: Samyutta-nikaya IV.209, trans. P.H. 


Th.204 The accomplished community 


In this passage, the Buddha affirms that he has far 
more than 500 in each of these categories: arahant 
monks, arahant nuns, non-returner celibate laymen 
disciples, stream-enterer non-celibate laymen disciples, 
non-returner celibate laywomen disciples, and stream- 
enterer non-celibate laywomen disciples. 


A/accha, when a monk has abandoned craving, cut it 
off at the root, made it like a palm stump, done away 
with it so that it is no longer subject to future arising, 
that monk is an arahant with intoxicating inclinations 
destroyed, one who has lived the holy life, done what 
had to be done, laid down the burden, reached the 
ultimate goal, utterly destroyed the fetter (of attachment 


953 





dia không giá trị bằng một phần mười sáu của việc sở 
hữu bón điêu này. 


(Kinh Vua: Kinh Tương ưng V. 342-343, do P.H. dịch 
tiêng Anh). 


Th.203 Tâm không buồn khổ khi thân thể chịu 
cơn đau 


Đoạn kinh sau mô tả vị thánh “không trở lui,” người 
đã thoát khỏi khát khao khoái lạc cám giác cũng nhu 
sân hận và vị thánh A-la-hán. 


Vị dé tử thánh được đào tạo thuần thục, ! khi [thân] 
tiếp nhận cảm giác đau đớn, nhưng [lòng] không sâu 
khổ, không đau buồn hay than vấn; vị ây không than 
khóc, tự dám ngực và trở nên quán trí. Vi ày chi cám 
nhận một cám giác: [con dau] của cơ thể, không bị 
[đau khổ] về tâm hồn. 

Ví như người bị trúng một mũi tên nhưng không trúng 
mũi tên thứ hai tức thì ngay sau đó, vì vậy, người đó 
chỉ có cảm nhận cảm giác do một mũi tên gây ra. Cũng 
vậy... 


(Kinh Với mũi tên: Kinh Tương ưng IV. 209, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


Th.204 Đoàn thể hoàn hảo 


Ở đoạn kinh trích dẫn dưới đây, đức Phật khẳng định 
rằng Ngài có hơn 500 đệ tử trong từng phạm trù sau: 
các Tỳ-kheo A-la-hán, các Tỳ-kheo-ni A-la-hán, các đệ 
ti cư sĩ nam độc thân “không trở lui," các đệ tử cư sĩ 
nam có gia đình "vào dòng thánh,” các đệ tử cư sĩ nữ 
độc thân “không trở lui” và các đệ tử cư sĩ nữ có gia 
dinh “vào dòng thánh." 


“Này Vaccha, khi Ty-kheo đã từ bỏ khát khao (ái) !9, 
chặt đứt nó tận gốc rễ, làm cho nó như cây cọ bị chặt 
đứt, đã kết liễu nó. Vì vậy, nó không còn cơ hội mọc 
lên trong tương lai nữa, [cũng vậy,] Tỳ-kheo là A-la-hán 
với sự tận diệt mọi khuynh hướng không lành mạnh 
(lậu hoặc), hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, 
đã bỏ gánh nặng xuống, đã đạt đến mục đích cuối 








'Hãy không nói Tôn giả Gotama, có tỳ-kheo nào đệ tử 
của tôn giả Gotama đã đoạn trừ các lậu, ngay trong 
hiện pháp bằng thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?” 

'Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những tỳ-kheo đệ tử của Ta đã thành tựu như vậy.' 


Hãy không nói Tôn giả Gotama và 
không biết có tỳ-kheo-ni nào là đệ tử 
Gotama được thành tựu như vây?’ 

'Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những ty-kheo-ni đệ tử của Ta đã thành tựu như vây.’ 


các tỳ-kheo, 
của tôn giả 


'Hãy không nói Tôn giả Gotama và các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, 

không biết có ưu-bà-tắc nào là đệ tử sóng tại gia của 
tôn giả Gotama, mặc áo trắng, sống phạm hạnh, đã 
đoạn trừ năm hạ phần kết, hóa sanh lên kia, và nhập 
Niết-bàn tại đó, không phải trở lại thế gian này nữa?? 

'Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những ưu-bà-tắc đệ tử sống tại gia của Ta thành tựu 
như vậy.' 


'Hãy không nói Tôn giả Gotama, các ty-kheo, tý- 
kheo-ni, và các ưu-bà-tắc đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trắng, sống phạm hạnh, 

không biết có ưu-bà-tắc nào là đệ tử sống tại gia của 
tôn giả Gotama, mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục 
nhưng hành theo giáo thuyết, hành theo giáo giới, đã 
độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa 
vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc Đạo 
su?’ 





to) ways of being, 48 liberated with right gnosis.’ 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama, is 
there any monk, Venerable Gotama's disciple, who by 
realizing it for himself with direct (supernormal) 
knowledge, in this present life enters upon and dwells 
in the freedom of mind, freedom by wisdom, which, with 
the destruction of the intoxicating inclinations, is without 
intoxicating inclinations?’ 

‘Vaccha, there are not only one hundred, or two or 
three or four or five hundred, but far more monks, my 
disciples, of such a kind.' 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama 
and the monks, is there any nun of such a kind?’ 

‘Vaccha, there are not only one hundred, or two or 
three or four or five hundred, but far more nuns, my 
disciples, of such a kind.’ 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama 
and the monks and nuns, 

is there any male lay follower, Venerable Gotama’s 
disciple, clothed in white leading a life of celibacy who, 
with the destruction of the five lower fetters, will be 
reborn spontaneously (in the ‘pure abodes’ where only 
non-returners dwell) and there attain final nirvana 
without ever returning from that world?’ 

‘Vaccha, there are not only one hundred, or two or 
three or four or five hundred, but far more male lay 
followers, my disciples, of such a kind.' 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama, 
the monks and nuns, and the male lay followers clothed 
in white leading celibacy, 

is there any male lay follower, Venerable Gotama’s 
disciple, clothed in white enjoying sensual pleasures, 
who carries out his instruction, responds to his advice, 
has gone beyond (the fetter of) vacillation (so as to be 
a stream-enterer), become free from perplexity, gained 
intrepidity, and become independent of others in the 


954 





cùng, đã hủy diệt hoàn toàn mọi trói buộc-sai khiến 
[của lòng quyến luyến vói] các cách tồn tại,20 giải thoát 


với sự thấu ngộ. 


“Kính thưa tôn giả Gotama2†, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama thì có bát kỳ Ty-kheo nào là đệ tử của tôn giả 
Gotama, trong cuộc sống hiện tại, chính vị đó đã nhận 
chân được điều này với trí cao cả, đi vào và an trú 
trong sự tự tại của tâm hồn, tự tại bởi trí tuệ với sự tận 
diệt mọi khuynh hướng không lành mạnh, không còn 
xíu khuynh hướng không lành mạnh nào?” 

“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 
các Tỳ-kheo đệ tử của ta là những người như vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama và những vị Tỳ-kheo này, có bất kỳ Tỳ-kheo-ni 
nào là người như vậy không?” 

“Này Vaccha, không những có một trăm hay hai 
trăm, ba trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn 
thế nữa là các Tỳ-kheo-ni đệ tử của ta là những người 
như vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama và các Tỳ-kheo cũng như các Tỳ-kheo-ni này, 

có bất kỳ vị cư sĩ nam là đệ tử tôn giả Gotama, mặc y 
phục màu trắng, sống đời độc thân đã kết thúc năm 
loại trói buộc-sai khiến tầm thấp, sẽ tự ý tái sanh [vào 
“nơi ở trong sáng” (tịnh cư) mà chỉ có những vị “không 
trở lui” trú ngụ] và tại đó đạt đến niết-bàn cuối cùng 
không bao giờ trở lại thế giới này nữa không?” 

“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 
các cư sĩ nam đệ tử của ta là những người như vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama, các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng nhu các cu 
sĩ nam mặc trang phục màu trắng, sống đời độc thân, 

có bất kỳ cư sĩ nam nào là đệ của tôn giả Gotama, 
mặc trang phục màu trắng hưởng thụ các khoái lạc 
cảm giác, nhưng thực hiện lời chỉ dạy, chấp nhận lời 
khuyên bảo, đã vượt qua được [trói buộc-sai khiến của] 
ngờ vực [vì vậy, trở thành vị vào dòng thánh], thoát 
khỏi sự sợ hãi, có được sự kiên cường, không dựa vào 








'Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những nam cư sĩ là dé tử sống tại gia của ta thành tựu 
như vậy?' 


'Hãy không nói Tôn giả Gotama và các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, và các ưu-bà- tắc đệ tử 
sống tại gia, mặc áo trắng, hạng sống phạm hạnh, lẫn 
hạng hưởng thụ dục lạc, 

không biết có ưu-bà-di nào là đệ tử tại gia của tôn giả 
Gotama, mặc áo trắng, sống phạm hạnh, đã đoạn trừ 
năm hạ phần kết, hóa sanh lên kia, rồi nhập Niết-bàn 
tại đó, không trở lại thế gian này nữa?” 

'Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những ưu-bà-di đệ tử sống tại gia của Ta thành tựu 
như vậy.' 


'Hãy không nói Tôn giả Gotama, các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, các ưu-bà-tắc đệ tử tại gia, mặc áo trắng, 
hạng sống phạm hạnh lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, và 
các ưu-bà-di sống tại gia, mặc áo trắng, sống phạm 
hạnh, 

không biết có ưu-bà-di nào đệ tử sống tại gia của 
Tôn giả Gotama, mặc áo tráng, hưởng thụ vật dục, 
nhưng hành theo giáo thuyết, hành theo giáo giới, đã 
độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa 
vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo 
su?’ 

‘Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, không phải 
hai trăm, không phải ba trăm, không phải bốn trăm, 
không phải năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là những 
nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia của ta thành tựu như 
vậy..... 


"Thưa Tôn giả Gotama, nếu chỉ có Tôn giả Gotama 
đã viên mãn pháp này, nhưng không có các tỳ-kheo... 
tỳ-kheo-ni... ưu-bà-tắc... ưu-bà-di..., thời phạm hạnh 
này đã không được dày đủ vé phương diện này; 

nhưng vì rằng Tôn giả Gotama, các tỳ kheo, và ty- 
kheo-ni, các ưu-bà-tắc sống tại gia, mặc áo trắng, cả 
hành sống phạm hạnh lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, và 
các ưu-bà-di sống tại gia, mặc áo trắng, cả hạng sống 
phạm hạnh lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, cũng được 





teacher's dispensation?' 

'Vaccha, there are not only one hundred or two or 
three or four or five hundred, but far more male lay 
followers, my disciples, of such a kind.' 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama, 
the monks and nuns, and the male lay followers clothed 
in white, both those leading lives of celibacy and those 
enjoying sensual pleasures, 

is there any female lay follower, Venerable Gotama’s 
disciple, clothed in white leading a life of celibacy who, 
with the destruction of the five lower fetters, will be 
reborn spontaneously and there attain final nirvana 
without ever returning from that world?’ 

'Vaccha, there are not only one hundred or two or 
three or four or five hundred, but far more female lay 
followers, my disciples, of such a kind.' 


‘Venerable Gotama, apart from Venerable Gotama, 
monks and nuns, and the male lay followers clothed in 
white, both those leading lives of celibacy and those 
enjoying sensual pleasures, and the female lay 
followers clothed in white leading lives of celibacy, 

is there any one female lay follower, Venerable 
Gotama's disciple, clothed in white enjoying sensual 
pleasures, who carries out his instruction, responds to 
his advice, has gone beyond vacillation, become free 
from perplexity, gained  intrepidity, and become 
independent of others in the teacher's dispensation?’ 

A/accha, there are not only one hundred or two or 
three or four or five hundred, but far more female lay 
followers, my disciples, of such a kind' ... 


Venerable Gotama, if only Venerable Gotama were 
accomplished in this Dhamma, but no monks ... nuns ... 
male lay followers ... female lay followers..., then this 
holy life would be deficient in that respect; 

but because Venerable Gotama, monks and nuns, 
male lay followers clothed in white, both those leading 
lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, 
and female lay followers clothed in white, both those 
leading lives of celibacy and those enjoying sensual 


955 





người khác trong su giáo dục của người thầy không?” 
“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba 

trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 

các cư sĩ nam đệ tử của ta là những người như vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama, các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng như các cư 
sĩ nam mặc trang phục màu trắng, sống đời độc thân 
và các cư sĩ nam hưởng thu các khoái lạc cảm giác, 

có bát kỳ cu sĩ nữ nào là đệ của tôn giả Gotama, 
mặc trang phục màu trắng, sống đời độc thân đã kết 
thúc năm loại trói buộc-sai khiến tầm thấp, sẽ tự ý tái 
sanh [vào “nơi ở trong sáng ' (tinh cư) mà chi có những 
vị “không trở lui” trú ngụ] và tại đó đạt đến niết-bàn cuối 
cùng không bao giờ trở lại thế giới này nữa không?” 

“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 
các cư sĩ nữ đệ tử của ta là những người như vậy.” 


“Thưa tôn giả Gotama, ngoài bản thân tôn giả 
Gotama, các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng nhu các cu 
sí nam mặc trang phuc màu tráng sống đời độc thân và 
hưởng thụ các khoái lạc cảm giác, cùng các cư sĩ nữ 
mặc trang phục màu trắng sống đời độc thân, 

còn có bất kỳ cư sĩ nữ nào mặc trang phục màu 
trắng hưởng thụ các khoái lạc cảm giác, nhưng thực 
hiện lời chỉ dạy, chấp nhận lời khuyên bảo, đã vượt 
qua được [trói buộc-sai khiến của] ngờ vực [vì vậy trở 
thành vị vào dòng thánh], thoát khỏi sự sợ hãi, có được 
sự kiên cường, không dựa vào người khác trong sự 
giáo dục của người thầy không?” 

“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm hay năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 
các cu sĩ nữ dé tử của ta đã là những người nhu 
vậy.”... 


“Thưa tôn giả Gotama, nếu chỉ có tôn giả Gotama 
hoàn thiện trong giáo pháp này, mà không có các Tỳ- 
kheo... Ty-kheo-ni... cu sĩ nam... cư sĩ nữ... thì đời 
sống thánh thiện này sẽ bị thiếu sót trong phương diện 
đó; 

nhưng vì tôn giả Gotama, các Tỳ-kheo và các Tỳ- 
kheo-ni, các cư sĩ nam mặc trang phục màu trắng sống 
đời độc thân cũng như hưởng thụ các khoái lạc cảm 
giác, các cư sĩ nữ mặc trang phục màu trắng sống đời 








thành mãn, thời phạm hạnh này đã được đầy đủ về 
phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng hướng 
vé bién cả, chảy về bién cả, xuôi dòng về bién cả, liền 
dừng lại khi xúc chạm với bién cả; cũng vậy, chúng đệ 
tử này của Tôn giả Gotama, gồm có tại gia và xuất gia, 
hướng về Niết-bàn, chảy về Niét-bàn, xuôi dòng về 
Niết-bàn, dừng lại khi xúc chạm với Niết-bàn. 


Mahã-vacchagotta Sutta: Majjhima-nikãya 1.490—493, 
dịch Anh G.A.S. 


A-la-hán 


Bản tánh của những vi A-la-hán và sự khác biệt của 
họ với một vị Phật đã được thảo luận ở một mức độ 
nào đó trong đoạn *Th.7-8 và phần giới thiệu trước đó. 

Tuy nhiên, cũng như Phật, các vị là vi diệu, vô lượng, 
khó hiéu như đại duong’ (*Th. 10). 


Th.205 Những đệ tử đầu tiên của đức Phật thành 
A-la-hán 


Đoạn này tiếp nói từ bài pháp đầu tiên của đức Phật: 
"L2. 

Và tôn già Aññãkondañña, đã thấy Pháp, đắc Pháp, 
biết Pháp, ngộ nhập Pháp, vượt qua hoài nghi, dứt trừ 
do dự, thành tựu vô úy trong giáo pháp của Đạo sư, 
không y tựa ai khác, liền bạch Thế Tôn rằng, 

'Bạch Đại Đức, cúi xin nhận con đối trước Thế Tôn 
được xuất gia, thọ cụ túc.' Thế Tôn nói, “Thiện lai, tỳ- 
kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực hành phạm 
hạnh để chân chánh diệt khổ.' Chính bằng lời này mà 


tôn giả đắc giới cụ tüc.647 





pleasures, are accomplished in this Dhamma, this holy 
life is thus complete in that respect. 


Venerable Gotama, just as the river Ganges inclines 
toward the sea, slopes toward the sea, flows toward the 
sea, and reaches the sea, so too Venerable Gotama's 
assembly with its homeless ones and its householders 
inclines toward nirvana slopes toward nirvana, flows 
toward nirvana, and reaches toward nirvana. 


Mahà-vacchagotta Sutta: Majjhima-nikãya 1.490—493, 
trans. G.A.S. 


Arahants 


The nature of arahants and their difference from a 
Buddha have been discussed to some extent in 
passages "Th.7-8 and section introduction before 
these. 

Like the Buddha, though, they are ‘profound, 
immeasurable, hard to fathom as is the great ocean' 
(*Th.10). 


Th.205 The Buddha's first five disciples become 
arahants 


This passage follows on from the Buddha's first 
discourse: *L.27. 


And Venerable Kondañña who had seen Dhamma, 
attained Dhamma, understood Dhamma, plunged into 
Dhamma, overcome vacillation, dispelled all doubts, 
attained full confidence in the teacher's instruction by 
himself, without dependence on anybody else, spoke to 
the Blessed One, 

‘Venerable sir, may | receive the going forth and 
higher ordination in the presence of the Blessed One?' 
'Come, monk, said the Blessed One, well-taught is the 
Dhamma; lead a holy life for the sake of complete 
ending of the painful. Just this was Venerable one's 


receiving of the higher ordination. 649 


956 





độc thân cũng nhu hưởng thu các khoái lac cảm giác 
đều hoàn thiện trong giáo pháp này, nên đời sông 
thánh thiện này được hoàn thiện về phương diện đó.” 


“Thưa tôn giả Gotama, giống như sông. Hằng xuôi về 
biển cả, nghiêng về bién cả, chảy vé biển cả và thấu 
tới bién cả, cũng vậy, đoàn thể đệ tử của tôn giả 
Gotama gồm đệ tử: xuất gia và đệ tử tại gia xuôi vê 
niết-bàn, nghiêng về niết-bàn, chảy về niết-bàn và đi 
đến niết-bàn.” 


(Đại kinh Vacchagotta: Kinh Trung bộ l. 490-493, do 
G.AS. dich tiéng Anh). 


CÁC A-LA-HÁN (ARAHANT) 


Tính chát cüa các A-la-hán và sw khác biét cüa ho 
với đức Phát dá được thảo luận với một vài mức độ ở 
đoạn trích *Th.7-8 và phân giới thiệu trước đoạn trích 
này. 

Tuy nhiên, giống như đức Phát, ho déu “sâu thẳm, 
không thé do lường, khó thăm dò như bién cá sáu thẳm 
mênh móng" (*Th. 10). 


Th.205 Năm đệ tử đầu tiên của đức Phật trở 
thành A-la-hán 


Đoạn này trích từ bài giảng pháp đầu tiên của đức 
Phật: *L.27. 


Hơn nữa, tôn giả Kondañña (Kiều-trần-như) đã thấy 
giáo pháp (chân lý)2Z, lĩnh hội (đắc) giáo pháp, hiểu 
tường tận giáo pháp, thâm nhuân vào giáo pháp, vượt 
qua dao động, xua tan nghi ngờ, có được sự tin tưởng 
trọn vẹn vào lời dạy của người thày23 bằng chính bản 
thân, không dựa vào [sự trợ giúp của] bât kỳ ai khác, 
liên nói với đức Phật: : , 

“Thưa Thé Tôn, con có thé xuát gia và tho giới cao 
quy?4 với sự có mặt của đức Thế Tôn không?” Đức 
Phật nói: “Hãy lại đây, này Ty-kheo, giáo pháp đã được 
thuyết giảng khéo léo; hãy sống đời sông thánh thiện vì 
mục đích chám dứt hoàn toàn khó đau.” Chính bằng lời 
nói này [của đức Phật] là sự châp nhận thọ giới cao 
quý của vị dai đức áy.25 








Sau đó Thế Tôn giáo huấn, giáo giới cho các ty-kheo 
còn lại bằng một pháp thoại. Khi Ấy, trong khi được Thế 
Tôn giáo huấn, giáo giới, tôn giả Vappa và tôn giả 
Bhaddiya sanh khởi con mắt pháp sạch bụi trần câu 
bán, thấy rằng: 'những gì có sanh, tất cà cái ấy đều 


phải diệt. 648 


Sau khi đã thấy Pháp, đắc Pháp, biết Pháp, ngộ 
nhập Pháp, vượt qua hoài nghi, dứt trừ do dự, thành 
tựu vô úy trong giáo pháp của Đạo sư, không y tựa ai 
khác, liền bạch Thế Tôn rằng, 

'Bạch Đại Đức, cúi xin nhận chúng con đối trước Thế 
Tôn được xuất gia, thọ cụ túc. Thế Tôn nói, ‘Thiên lai, 
tỳ-kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực hành 
pham hanh để chân chánh diệt khô.’ Chính bằng lời 
này mà các tôn giả ấy đắc giới cụ túc. 


Báy giờ Thế Tôn, trong khi dùng thức ăn do các ty- 
kheo mang về, chỉ dạy pháp cho (hai) tỳ-kheo còn lại. 
Như vậy, ba tỳ-kheo kia khất thực mang thức ăn về đủ 
cho cả sáu vị. 


Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, tôn giả Mahanama 
và tôn giả Assaji phát sanh con mắt pháp sạch bụi trần 
cấu bản, thấy rằng: những gì có sanh, tất cả cái ấy 
đều phải diét'. 


Sau khi đã thấy Pháp, đắc Pháp, biết Pháp, ngộ 
nhập Pháp, vượt qua hoài nghi, dứt trừ do dự, thành 
tựu vô úy trong giáo pháp của Đạo sư, không y tựa ai 
khác, liền bạch Thế Tôn rằng, 

'Bạch Đại Đức, cúi xin nhận chúng con đối trước Thế 
Tôn được xuất gia, thọ cụ túc. Thế Tôn nói, ‘Thiên lai, 
tỳ-kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực hành 
phạm hạnh để chân chánh diệt khô.’ Chính bằng lời 
này mà các tôn giả ấy đắc giới cụ túc. 





Then the Blessed One exhorted and instructed the 
other monks with Dhamma-talk. And while they were 
being exhorted and instructed by the Blessed One with 
Dhamma-talk, Venerable Vappa and Venerable 
Bhaddiya obtained the dust-free, stainless vision of 
Dhamma: ‘whatever is subject to origination, all that is 


subject to cessation. 990 


Then they who had seen Dhamma, attained 
Dhamma, understood Dhamma, plunged into Dhamma, 
overcome vacillation, dispelled all doubts, attained full 
confidence in the teacher's instruction by himself, 
without dependence on anybody else, spoke to the 
Blessed One, 

‘Venerable sir, may we receive the going forth and 
higher ordination in the presence of the Blessed One?' 
'Come, monks, said the Blessed One, well-taught is the 
Dhamma; lead a holy life for the sake of complete 
ending of the painful. Just this was the venerable one's 
receiving of the higher ordination. 


And the Blessed One, living on what the monks 
brought him, exhorted and instructed the other (two) 
monks with Dhamma-talk; in this way the six individuals 
lived on what the (first) three monks brought home from 
their alms-round. 


And while they were being exhorted and instructed by 
the Blessed One with Dhamma-talk, Venerable 
Mahànama and Venerable Assaji obtained the dust- 
free, stainless vision of Dhamma: ‘whatever is subject 
to origination, all that is subject to cessation.’ 


Then they who had seen Dhamma, attained 
Dhamma, understood Dhamma, plunged into Dhamma, 
overcome vacillation, dispelled all doubts, attained full 
confidence in the teacher's instruction by himself, 
without dependence on anybody else, spoke to the 
Blessed One, 

‘Venerable sir, may we receive the going forth and 
higher ordination in the presence of the Blessed One?' 
'Come, monks, said the Blessed One, well-taught is the 


957 





Sau đó, đức Phát đã khuyến khích và chỉ day các vi 
tôn giả khác với bài thuyết giảng giáo pháp. Trong lúc 
đức Phật khuyến khích và chỉ dạy các vị tôn giả với bài 
thuyết giảng giáo pháp, Vappa và Bhaddiya có được 
sự thấu hiểu giáo pháp không chút bụi trần, không chút 
vết nhơ rằng: “Điều gì chịu sự sanh ra, tất cả điều ấy 


chịu sự chấm dứt.”26 


Sau đó, họ đã thấy (trải nghiệm) giáo pháp, lĩnh hội 
giáo pháp, hiểu tường tận giáo pháp, thám nhuàn vào 
giáo pháp, vượt qua dao động, xua tan nghi ngờ, có 
được sự tin tưởng trọn vẹn vào lời dạy của người thầy 
bằng chính bản thân, không dựa vào [sự trợ giúp của] 
bất kỳ ai khác, liền nói với đức Phật: 

“Thưa Thế Tôn, chúng con có thể xuất gia và thọ giới 
cao quý với sự có mặt của đức Thế Tôn không?” Đức 
Phật nói: “Hãy lại đây, này các Tỳ-kheo, giáo pháp đã 
được thuyết giảng khéo léo; hãy sống đời sống thánh 
thiện vì mục đích chám dứt hoàn toàn khó đau.” Chính 
lời nói này [của đức Phật] là sự chấp nhận thọ giới cao 
quý của các đại đức ấy. 


Khi đó, đức Phật sống dựa vào những gì mà các Tỳ- 
kheo ấy mang lại, khuyến khích và chỉ dạy hai vị tôn 
giả còn lại với bài thuyết giảng giáo pháp; theo cách 
như vậy, sáu vị sống dựa vào những gì mà ba vị Tỳ- 
kheo [đầu tiên] mang vé từ việc [hóa duyên] khát thực. 


Trong khi đức Phật khuyến khích và chỉ dạy, 
Mahànama và Assaji liền có được sự thấu hiểu giáo 
pháp không chút bụi trần, không chút vết nhơ răng: 
“Điều gì chịu sự sanh ra, tất cả điều ấy chịu sự chám 
dút.” 


Sau đó, họ đã thầy giáo pháp, lĩnh hội giáo pháp, 
hiểu tường tận giáo pháp, thám nhuàn vào giáo pháp, 
vượt qua dao động, xua tan nghi ngờ, có được sự tin 
tưởng trọn vẹn vào lời dạy của người thầy bằng chính 
bản thân, không dựa vào [sự trợ giúp của] bất kỳ ai 
khác, liền nói với đức Phật: 

“Thưa Thế Tôn, chúng con có thể xuất gia và thọ giới 
cao quý với sự có mặt của đức Thế Tôn không?” Đức 
Phật nói: “Hãy lại đây, này các Tỳ-kheo, giáo pháp 








Sau đó, đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ-kheo mà nói 
rằng: ‘Này các tỳ-kheo, sắc là vô ng&849 ... thọ... 
tưởng... các hành... thức là vô ngã... .' 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nhóm năm tỳ- 
kheo hoan hỷ tín thọ những lời Phật dạy. Trong khi 
Kinh này được thuyết, nhóm năm tỳ-kheo tâm giải thoát 
các lậu, không chấp thủ. Lúc bấy giờ, trên thế gian có 
sáu vị A-la-hán. 


Mahàvagga 1.33—47: Vinaya l.12—13, dịch Anh G.A.S. 


Th.206 Xưng tán A-la-hán và phẩm tánh 


An lạc A-la-hán, khát ái chẳng dấu vét. 
Cũng đoạn cả ngã mạn, phá tan lưới si ám. 


Đã dat bát động tánh, tâm thanh tịnh vô cấu. 
Không nhiễm 6 thế gian:650 Thành Phạm thể vô lậu. 


Arahania Sutta: Samyutta-nikàya 11.83, dịch Anh 
P.H. 


Th.207 A-la-hán khóng tám bénh 
Đoạn này xem A-la-hán nói chung là hang người 


hoàn toàn mién nhiém tám bénh, vi dá hoàn toàn mién 
dich dói vói các cán bénh tham, sán, si. 





Dhamma; lead a holy life for the sake of complete 
ending of the painful. Just this was the venerable one's 
receiving of the higher ordination 


Then the Blessed One addressed the group of five 


monks: 'Monks, body is non-SelÔ51... feeling ... 
perception ... volitional constructions ... consciousness 
is non-Self ... . 


Thus spoke the Blessed One: delighted, the group of 
the five monks rejoiced in what the Blessed One said. 
While this discourse was being uttered, the minds of 
the group of the five monks were freed from the 
intoxicating inclinations without grasping. At that time, 
there were six arahants in the world. 


Mahàvagga 1.33-47: Vinaya l.12—13, trans. G.A.S. 


Th.206 Praise for arahants and their qualities 


Happy indeed are the arahants! No craving is found 
in them. 

The conceit ‘I am’ is cut off, the net of delusion is 
burst asunder. 


They have reached the unstirred state, their minds 
have limpid clarity. 


They are unsoiled by the world:692 become the 
supreme, without intoxicating inclinations. 


Arahanta Sutta: Samyutta-nikàya 11.83, trans. P.H. 


Th.207 Arahants as those with complete mental 
health 


This passage sees the arahant as generally the only 
kind of person with complete mental health, as he or 
she is completely free of the 'illnesses' of attachment, 
hatred and delusion. 


958 





được thuyết giảng khéo léo; hãy sống đời sóng thánh 
thiện vì mục đích chám dứt hoàn toàn khó đau.” Chính 
lời nói này [của đức Phật] là sự chấp nhận thọ giới cao 
quý của các đại đức ấy. 


Lúc đó, đức Phật thuyết giảng cho nhóm năm vị Tỳ- 
kheo: “Này các Tỳ-kheo, thân thé là phi ngã^”... cảm 
giác... tri giác... tâm tư... nhận thức là phi ngã...” 


Đức Phật thuyết giảng như vậy xong, nhóm năm Tỳ- 
kheo phán khởi, hân hoan những điều đức Phật thuyết 
giảng. Trong lúc bài Pháp này được nói ra, tâm thức 
của nhóm năm Tỳ-kheo được thoát ra khỏi mọi khuynh 
hướng không lành mạnh (lậu hoặc) không còn chấp 
giữ. Vào lúc đó, sáu vị A-la-hán?8 đã có mặt trên cuộc 
đời. 


(Đại phẩm |. 33-47: Luật tạng |. 12-13, do G.AS. dịch 
tiêng Anh). 


Th.206 Ca ngợi A-la-hán và phẩm hạnh của họ 


An vui thay vị A-la-hán, 

Một chút khát khao ái dục không, 
Tự phụ “tôi là” luôn chặt đứt, 
Lưới ngu si từng mảnh tan tành. 


Đến rồi trạng thái không lay chuyền, 
Tâm thức hoàn toàn đã sáng trong. 
Trần thế không còn gì nhiễm bán:29 
Sach trơn lậu hoặc,3 tối cao thành.91 


(Kinh A-la-hán: Kinh Tương ưng II. 83, do P.H. dich 
tiéng Anh). 


Th.207 A-la-hán là những người có sức khỏe tinh 
thân hoàn hảo 


Đoạn kinh dưới đây cho biết A-la-hán nói chung chỉ là 
một kiêu người với sức khỏe tính thân hoàn hảo, vì là 
người đã hoàn toàn vượt qua mọi “bệnh” tham, sân và 
SĨ. 








Này các ty-kheo, có hai chứng bệnh. Hai chứng áy là 
gì? Thân và tâm bệnh. 

Có thể thấy có chúng sanh một năm thân không 
bệnh, hai năm... năm, mười năm... cho đến, một trăm 
năm, hoặc hơn, thân không bệnh. Nhưng khó thấy một 
ai tâm không bệnh dù chỉ trong một thoáng, trừ những 
vị đã lậu tận. 


Rogà Sutta: Anguttara-nikaya 1l.142—143, dich Anh 
P.H. 


Th.208 A-la-hán tám như kim cang 


Cüng nhu khóng có thü' gi mà kim cang khóng thé 
cắt, dù là ngọc hay đá, cũng vậy, có một hạng người 
các lậu đã đoạn, bằng thắng trí, ngay trong hiện pháp, 
tự mình chứng đắc, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
chứng nhập và an trú; hạng người này được gọi có tâm 
như kim cang (kim cang dụ tâm). 


Vajira Sutta: Anguttara-nikäya 1.124, dich Anh P.H. 


Th.209 A-la-hán hoàn toàn binh dáng xả đối với 


kién-ván-giác-tri 


Tón giá biét nhu thé nào, tháy nhu thé nào... dé 
bằng không chấp thủ, tâm giải thoát các lậu? Này các 
tỳ-kheo, khi một tỳ-kheo là người đã đoạn tận các lậu 
hoặc... đây là câu trả lời: 

'Này chư hiền, đối với cái được thấy, tôi không thân 
cận, không bài xích, không y chỉ, không chấp trước, 
giải thoát, thoát ly hệ phược, an trụ với tâm không hạn 
chế. Đối với cái được nghe... được cảm giác... được 
nhận thức, tôi không thân cận, không bài xích, không y 
chỉ, không chấp trước, giải thoát, thoát ly hệ phược, an 
trụ với tâm không hạn ché.’ 


Chabbisodhana Sutta: Majjhima-nikaya III.30, dịch 





Monks, there are two kinds of illness. What two? 
Bodily illness and mental illness. 

People are found who can enjoy bodily health for one 
year up to fifty years, and even for a hundred years or 
more. But other than those whose intoxicating 
inclinations have been destroyed, it is hard to find 
people in the world who can enjoy mental health even 
for a moment. 


Rogà Sutta: Anguttara-nikaya lI.142—143, trans. P.H. 


Th.208 Arahants as diamond-minded 


Just as there is nothing that a diamond cannot cut, 
whether gem or stone, so too, with the destruction of 
the intoxicating inclinations, some person realizes for 
himself with higher knowledge, in this very life, the 
liberation of mind without intoxicating inclinations, the 
liberation by wisdom, and having entered on it, dwells 
in it. This person is said to have a mind like a diamond. 


Vajira Sutta: Anguttara-nikäya 1.124, trans. P.H. 


Th.209 Arahants as having great equanimity as 
regards what they experience 


How does the venerable one know, how does he see 

. so that through no clinging, his mind is liberated 
from intoxicating inclinations? Monks, when a monk is 
one with intoxicating inclinations destroyed ... this is 
the nature of his answer: 

'Friends, regarding the seen, | abide unattracted, 
unrepelled, independent, non-attached, free, 
unfettered, with a mind made to be without barriers. 
Regarding the heard ... the sensed ... the discerned, | 
abide unattracted, unrepelled, independent, non- 
attached, free, unfettered, with a mind made to be 
without barriers.’ 


Chabbisodhana Sutta: Majjhima-nikãya III.30, trans. 
959 





Này các Ty-kheo, có hai loai bénh. Hai loai bénh dó 
là gi? Bénh vé co thé và bénh vé tinh thàn. 

Có những người được tìm thấy có thé hưởng được 
sức khỏe cơ thể khoảng một năm cho đến năm mươi 
năm, thậm chí một trăm năm hay nhiều hơn. Tuy nhiên, 
ngoài những vị mà các khuynh hướng không lành 
mạnh (lậu hoặc) đã được hủy diệt, thật khó tìm được 
những người trên thế giới có thể hưởng được sức 
khỏe tinh thần ngay cả trong chốc lát. 


(Kinh Bệnh: Kinh Tăng chi ll. 142-143, do P.H. dịch 
tiếng Anh). 


Th.208 Tâm của A-la-hán như kim cương 


Giống như kim cương không có gì có thể cắt đứt, cho 
dù là ngọc hay đá, cũng vậy, với sự hủy diệt mọi 
khuynh hướng không lành mạnh, người nhận chân 
chính mình với trí cao cả, ngay trong cuộc sống hiện 
tại, giải thoát tâm hồn không còn xíu khuynh hướng 
không lành mạnh nào, sự giải thoát bởi trí tuệ và đi vào 
trong nó, an trú trong nó. Người này được gọi là người 
có tâm như kim cương. 


(Kinh Kim cương (hay Kinh vét thương làm mủ): Kinh 
Tăng chi |. 124, do P.H. dịch tiéng Anh). 


Th.209 A-la-hán hoàn toàn thanh thản với mọi trái 
nghiệm 


Vị Tỳ-kheo biết như thế nào, thấy như thế nào... để 
thông qua sự không chấp giữ, tâm của vị ấy được giải 
thoát khỏi mọi khuynh hướng không lành mạnh? Này 
các Tỳ-kheo, khi Tỳ-kheo với mọi khuynh hướng không 
lành mạnh bị hủy diệt... đây chính xác là câu trả lời của 
vị ây: 

“Này bạn hữu, liên quan đến cái thấy, tôi sống không 
bị lôi cuốn, không khó chịu, độc lập, không lưu luyến, 
tự tại, không trói buộc, với tâm nhìn nhận không có 
chướng ngại. Liên quan đến điều nghe... cảm giác.. 
nhận thức, tôi sống không bị lôi cuốn, không khó chịu, 
độc lập, không lưu luyến, tự tại, không trói buộc, với 
tâm nhìn nhận không có chướng ngại.” 


(Kinh Sáu thanh tinh: Kinh Trung bộ MI. 30, do P.H. 








Anh P.H. 
Adhimuttathera 


Th.210 A-la-hán không sợ hãi 


Đoạn này dẫn hai bài kệ của A-la-hán Adhimutta, nói 
lén khi bọn cướp đe doa sé giét Ngài. Câu trả lời không 
hé sợ hãi của Ngài khién họ trở thành dé tử. 


Không nghĩ ‘Ta đã là, không nghĩ ‘Ta sẽ là; các 
hành sẽ tiêu tán diệt tận. O đây khóc than gì? 


Pháp thanh tịnh sanh khởi, hành tương tục thanh 
tịnh; những ai thây như thực, không gì sợ, Thủ lãnh! 


Adhimutta Thera Sutta: Theragathà 715-716, dich 
Anh P.H. 


Th.211 A-la-hán vượt ngoài trí chư thiên 


Đoạn văn này mô tả những phẩm chát khác nhau 
của A-la-hán, mặc dù ở đây dé cập đến bằng một thuật 
ngữ thường được sử dung dé chi cho đức Phát: Như lai 
(tathagata). 

Tw tánh Nhu Lai sáu thám khó dó là ám hwóng 
những gi được nêu trong *Th.10. 


Này các ty-kheo, ty-kheo áy duoc goi là vi dà 
(1) dẹp bỏ chướng ngại, 

(2) lắp đầy thông hào, 

(3) nhỗ lên cột trụ, 

(4) mở tung lề khóa, 





P.H. 


Th.210 Arahanis as without fear 


This passage gives some verses of the arahant 
Adhimutta, when some bandits threatened to kill him. 
His fearless response led to them becoming his 
disciples. 


| do not have the thought, ‘I have been’, nor do | have 
the thought, ‘I shall be’; conditioned things will cease to 
exist. What lamentation is there in that? 


There is no fear for one who sees, as they have 
come to be, the pure and simple arising of phenomena, 
the pure and simple continuity of conditioned things, 
chieftain. 


Adhimutta Thera Sutta: Theragatha 715—716, trans. 
P.H. 


Th.211 Arahants as beyond the knowing even of 
gods 


This passage describes the various qualities of an 
arahant, though here referring to him by a term usually 
used of the Buddha: tathagata. 

His hard-to-fathom nature echoes what is said in 
*Th.10. 


Monks, this monk is called one who has 

(1) lifted the barrier, 

(2) whose moat has been filled in, 

(3) whose pillar has been uprooted, 

(4) whose door-bolt has been withdrawn, 
960 





dich tiéng Anh). 


Th.210 A-la-hán khóng cón so hài 


Đoạn dưới đây đưa ra một số bài tho kệ của A-la-hán 
Adhimutta khi có một só tên cướp de dọa giết vị áy. Sự 
phản ứng không sợ hãi của vị A-la-hán này đã thu phục 
họ trở thành đệ tử của Ngài. 


Tôi không có suy nghĩ: 
“Tôi đã từng tồn tại,” 

Tôi cũng không suy nghĩ: 
“Rồi tôi sẽ tồn tại;” 

Mọi thứ có điều kiện, 

Sẽ kết thúc tồn tại. 

Có gì than trách đây? 


Không còn có sợ hãi, 

Đối với người đã thấy, 

Chúng thực là chính chúng, 
Tinh khiết và giản đơn, 

Khởi sanh các hiện tượng, 
Tinh khiết và giản đơn, 

Kéo dài mọi thứ có [điều kiện], 
Hói này tên tướng cướp. 


(Kinh Trưởng lão Adhimutta: Trưởng lão Tăng kệ 
715-716, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.211 A-la-hán vượt qua cái biết ngay cả [cái 
biêt] của các vị trời 


Đoạn kinh này mô tả những phẩm hạnh khác nhau 
của A-la-hán, mặc dù ở đây, dé cập dén vị áy bằng một 
thuật từ thường được sử dụng để chỉ cho đức Phật: 
Như Lai (tathagata). 

Tính chát khó do lường của vị ấy lặp lại những gi 
được nói ở *Th. 10. 


Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo này được gọi là người 
(1) đã đào bỏ các chướng ngại, 

(2) đã lắp đầy các hào sâu, 

(3) đã nhỗ lên cột trụ, 

(4) đã mở tung các khóa cửa, 








(5) là vị thánh giả đã ha cờ, đã đặt xuống gánh nặng, 
thoát ly hệ phược. Như thê nào? 


Vị áy đoạn trừ và chát đứt ré: 
(1) vó minh, 
(2 luân hồi tái sanh, 


) 
) 
(3) 
(4) năm ha pun kết sử, 
(5) ngã mạn.. 


Này các tỳ-kheo, khi một ty-kheo tâm giải thoát nhu 
vậy, thì chư thiên cùng Thiên đế Thích, Phạm thiên, 
Sanh chủ (Pajapati) có dò tìm cũng không thấy: ‘Sö y 
này là thức của Như Lai.' Vì sao vậy? Ngay trong hiện 
pháp này, này các ty-kheo, Ta nói Như Lai là không thé 
dò biết. 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikãya 
dịch Anh P.H. 


I.139—140, 


ĐẠI THỪA 

Bồ-tát tại gia và xuất gia 

M.160 Bồ-tát xuất gia và tại gia 

Thiện nam tử, có hai hạng Bồ-tát, tại gia và xuất gia. 
Bồ-tát xuất gia dễ đạt được các phần pháp đưa đến 
giải thoát nhưng Bồ-tát tại gia không dễ đạt được. Vì 


sao? Vì người tại gia bị trói buộc bởi nhiều chướng 
duyên. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1038a13—16, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.161 Khác biệt giữa xuất gia và tại gia 


Đoạn này khen ngợi những thuận lợi của đời sống 
xuất gia. 


Đời sống tại gia nhuốm nhiều tràn cáu, 6*1 





(5) a noble one whose banner is laid down, whose 
burden is laid down, who is unfettered. How? 


He has abandoned and cut off at the root: 

(1) ignorance, 

(2) wandering on through births that brings renewed 
being, 

(8) craving, 

(4) the five lower fetters 653, 

(5) the conceit ‘I am’, has cut it off at the root ... 


Monks, when a monk who is thus liberated in mind, 
the gods with Indra, Brahma and Pajäpati, searching, 
do not find: 'Dependent on this is the consciousness of 
a tathagata.' Why is that? In this visible world, monks, l 
say a tathagata is untraceable. 


Alagaddüpama Sutta: Majjhima-nikaya I.139—140, 


trans. P.H. 
MAHAYANA 
Lay and monastic bodhisattvas 
M.160 Monastic and lay bodhisattvas 


Son of good family, there are two kinds of 
bodhisattvas, the householder and the monastic. It is 
not difficult for a monastic bodhisattva to attain 
liberation, but it is difficult for a  householder 
bodhisattva. Why is this? It is because the householder 
bodhisattva is limited by conditions which are less 
supportive. 


Upäsaka-$lla Sūtra, Taisho vol.24, text 1488, ch.4, 
p.1038a13-—16, trans. T.T.S. and D.S. 


M.161 Monastic and lay life contrasted 


This passage praises the advantages of monastic 
life. 


The household life is dusty and defiled.954 
961 





(5) vị thánh đã hạ biểu ngữ xuống, dà dé gánh nặng 
xuông, không còn trói buộc. [Nghĩa là] thê nào? [Nghĩa 
là] 


vị ấy đã chám dứt và cát đứt tận góc rễ: 
(1) vô minh, 

(2) sự lòng vòng của sanh rồi tái sanh, 

(3) khao khát khoái lạc, 

(4) năm thứ trói buộc-sai khiến tầm tháp9?, 
(5) tự hào “tôi là” đã cắt đứt tận góc rễ... 


—— —— 


(Kinh Ví dụ con rắn: Kinh Trung bộ I. 139-140, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


PHAT GIÁO ĐẠI THỪA 

BÒ-TÁT TẠI GIA VÀ BÒ-TÁT XUÁT GIA 

M.160 Bồ-tát xuất gia và BÓ-tát tai gia 

Này thiện nam (thiện nam tử), có hai loại Bồ-tát, tại 
gia và xuất gia. Thật không khó với Bô-tát xuát gia đạt 
được giải thoát, nhưng quả thật rất khó với BÓ-tát tại 
gia. Tai sao nhu vậy? Bởi vì, Bó-tát tại gia bị giới han 


bởi những điều kiện kém hỗ trợ [cho sự thực hành tâm 
linh]. 


(Kinh giới cư sĩ nam, Đại Chánh tạng, T.T.S. and 
D.S. dịch tiếng Anh). 
M.161 Đời sống tại gia và xuất gia đối lập nhau 


Đoạn kinh này ca ngợi sự ưu thé của đời sóng xuất 
gia. 


Đời sống tại gia thì đầy bụi trần và không lành 








đời sống xuất gia thì thật cao đẹp. 
Tại gia nhiêu ràng buộc, 
xuất gia không chướng ngại. 


Tại gia nhiều bụi bán, 

xuất gia thì xả ly. 

Tại gia bị xấu ác lôi cuốn, 

xuất gia được pháp thiện che chở... 


Đời sống tại gia bị suy giảm, đời sống xuất gia không 
suy giảm. Tại gia nhiêu lo âu, xuât gia không lo âu... 


Người tại gia khí sắc không tươi nhuận, người xuất 
gia rất tươi nhuận... 

Người tại gia nhiều nhức nhối, người xuất gia không 
nhức nhói. 


Người tại gia không biết đủ, người xuất gia biết đủ... 


Đời sống tại gia đầy phẫn nộ, xuất gia nhiều từ tâm. 
Tại gia mang vác nặng nè, xuất gia buông xả. 


Ugra-pariprcchà Sūtra, Taishõvol.11, text 310, 
p.476a24-26, a29- b3, b08—10, b14, c04-05, dịch Anh 
from Chinese by D.S. 


M.162 Bồ-tát tại gia hoặc giống, hoặc hơn xuất 
gia 


Đoạn này nói rằng đời sóng tại gia, nếu sống đúng, 
sẽ có được sự tién bộ tâm linh råt lớn. 


Nếu Bồ-tát tại gia đầy đủ năm pháp, thì dù sống tại 
gia vẫn có thể học tập giới pháp của người xuất gia. 

Năm pháp đó là gì? Bó-tát sống tai gia 

(1) không tham tiếc tất cả tài vật sở hữu, tâm luôn 
luôn tương ưng với nhất thiết trí, không cầu quả báo;... 





The renunciant life is excellent. 
The household life is restricted. 
The renunciant life is free of hindrances. 


The household life is filled with impurity. 

The renunciant life is the abandonment of impurity. 
The household life draws you into unwholesomeness. 
The renunciant life draws you into wholesomeness ... 


The household life is filled with loss. The renunciant 
life is free of loss. The household life is filled with 
sorrow. The renunciant life is filled with joy ... 


Someone who lives the household life derives little 
benefit from it. Someone who lives the renunciant life 
derives a great abundance of benefit from it ... 

In the household life one's torments multiply. The 
renunciant life is free of torments. 


In the household life one is never contented. In the 
renunciant life one finds contentment ... 


The household life is filled with anger. The renunciant 
life is filled with loving kindness. In the household life 
one is carrying a burden. In the renunciant life one has 
put one's burden down. 


Ugra-pariprccha Sūtra, Taisho vol.11, text 310, 
p.476a24-26, a29-b3, b08-10, b14, c04-05, trans. 
from Chinese by D.S. 


M.162 A lay bodhisattva can be like, and even 
excel, a renunciant one 


This passage, though, says that lay life, lived well, 
has great scope for spiritual development. 


If householder bodhisattvas possesses five qualities, 
then those bodhisattvas are training in the precepts of a 
renunciant. 

What are these five qualities? They are: 

(1) that even though those householder bodhisattvas 


962 





manh. 33 
Đời sống xuất gia thì cao đẹp. 
Đời sông tại gia bị hạn chế. 
Đời sống xuất gia thì thoát khỏi trở ngại. 


Đời sống tại gia thì đong đầy sự pha tạp. 

Đời sông xuất gia thì trong sáng (lìa bỏ sự pha tạp). 
Đời sông tại gia thì lôi kéo mình vào điều xấu ác. 
Đời sống xuất gia thì lôi kéo minh vào điều tốt đẹp... 


Đời sống tại gia dong dày tôn thất. Đời sống xuất gia 
thoát khỏi tôn thát. Đời sóng tại gia rót đây buôn phiên. 
Đời sông xuát gia rót đây niêm vui... 


Những ai sống đời tại gia nhận láy được quá ít lợi ích 
từ nó. Những ai sống đời xuất gia nhận được lợi ích vô 
cùng phong phú từ nó.. 

Đời sông tại gia, nỗi thống khó của người là bội só. 
Đời sống xuất gia thì thoát khỏi nỗi thống khổ. 


Trong đời sống tại gia, con người không bao giờ mãn 
nguyện. Trong đời sông xuát gia, con người tìm thây 
sự mãn nguyện... 


Đời sống tại gia chứa đầy hờn giận. Đời sống xuất 
gia đong đầy từ bi. Trong đời sống tại gia, con người 
mang gánh nặng lên. Trong đời sống xuất gia, con 
người đặt gánh nặng xuống. 


(Kinh sự chát vẫn của cư sĩ Úc-già: Kinh Dai bảo tích, 
Đại Chánh tạng, do D.S. dịch từ tiêng Hán sang tiêng 
Anh). 


M.162 Bó-tát tại gia có thé giống, thậm chí còn 
xuất sắc hơn BÓ-tát xuát gia 


Đoạn kinh này nói rằng cho dù sống đời tại gia nhưng 
sống tót dep sẽ có sự phát triển tâm linh ở tám to lón. 


Nếu Bồ-tát tại gia sở hữu năm phẩm chát này thì Bò- 
tát đó đang thực hành trong giới luật của người xuât 
gia. : : 

Năm phẩm chát đó là gì? Chúng là: 

(1) cho dù các Bô-tát tại gia sông ở gia đình, nhưng 








(2) hành phạm hạnh thanh tinh đầy đủÊ52, không hè 
có ý hành duc;... 

(3) đến những nơi thanh vắng tu tập bốn thiền 
định;... 

(4) nỗ lực tinh tán tu học trí tuệ, đem tâm từ bi đối đãi 
với tất cả chúng sinh;... và 

(5) thủ hộ Pháp đồng thời khuyến khích người 
khác... 


A-nan, trưởng giả Úc-già này... 
Lai xuất thế trong Hiền kiếp này... 
pháp. 

Mặc dù sống tại gia nhưng ông thường thực hành 
giới pháp của người xuất gia và học tập rộng rãi vô 
thượng bồ-đề của Như Lai. 


sẽ phụng sự các Nhu 
và hộ trì Chánh 


Lúc ấy tôn giả A-nan hỏi trưởng giả Úc- "già: “Ông 
thấy lợi lạc gì trong đời sóng tại gia?" Trưởng giả đáp: 

“Thưa tôn giả, nếu không thành tựu dai bi thi không 
tự nói tôi an lạc. Đại đức A-nan, Bồ-tát ma-ha-tát nhẫn 
chịu tất cả khó mà không bó rơi chúng sinh." 


Sau khi trưởng giả Úc- -già nói lời này, đức Phật bảo 
rằng: “A- nan, trưởng giả Úc-già này, trong hiền kiếp, 
sông địa vị tại gia, đã giáo hóa chúng sinh nhiều hơn 
cả Bồ-tát xuất gia giáo hóa trong trăm kiếp, hay thậm 
chí trăm ngàn kiếp. Vì sao? 

A-nan, vì công đức của trăm ngàn vị Bồ- tát xuất gia 
cũng không bằng công đức của trưởng giả Úc-già này.’ 


Ugra-pariprcchà Sūtra, Taishövol.11, text 310, 
p.479c28-480a08, 480a19-29, dich Anh from Chinese 
by D.S. 





are living at home, they are generous with all of their 
possessions, with minds set on omniscience, they do 
not seek any karmic benefit from their actions; ... 


(2) ... that their practice of celibacy999 
they do not cultivate desire; ... 

(3) ... that they go to a secluded place to practise the 
four meditative absorptions; ... 

(4) ... that they put great effort into their training in 
wisdom, and help all living beings, out of compassion; 
... and 

(5) ... that they protect the Dharma, and guide others 
in their practice ... 


is pure and 


Ananda, this householder Ugra will serve all the 
Tathagatas who appear in this fortunate eon, ... and 
protect the true Dharma. 

Although he will always live as a householder, he will 
practise the precepts of a renunciant, and the 
awakening of the Tathagatas will be heard of far and 
wide. 


Ananda asked the householder Ugra, 'What benefit 
or happiness do you see in the household life?' ... He 
replied, 

‘Venerable One, out of great compassion, | do not 
seek peace and happiness for myself. Venerable 
Ananda, a bodhisattva, a great being, will endure any 
kind of suffering rather than abandon living beings.’ 


When Ugra had said these words, the Blessed One 
spoke to Ananda, saying, 'Ananda, in this fortunate 
eon, this householder Ugra will bring a great many 
living beings to maturity whilst living as a householder — 
more than a renunciant bodhisattva could in a hundred 
eons, or even a hundred thousand eons. Why is this? 

Ananda, it is because even the good qualities of a 
hundred thousand renunciant bodhisattvas do not 
match up to the good qualities of this householder 
Ugra.’ 


Ugra-pariprccha Sūtra, Taishō vol.11, text 310, 


p.479c28-480a08, 480a19-29, trans. from Chinese by 
D.S. 


963 





họ từ thiện mọi gia sản của mình, với tâm thức đặt vào 
trí thông suốt tất cà94, họ không mong cầu bát kỳ thiện 
nghiệp35 nào từ việc làm của mình;... 

(2)... cuộc sống độc thân của họ thì trong sáng36 và 
họ không nuôi dưỡng khát khao tính duc;... 

(3)... họ đi đến nơi yên tinh thực hành bón thiền3”,... 

(4)... ho có găng hêt sức vào việc rèn luyện trí tuệ và 
vì lòng từ bi, giúp tât cả chúng sanh;... - 

(5)... họ bảo vệ giáo pháp và hướng dán người khác 
thực hành [giáo pháp]... 


Này Ananda, cư sĩ Ugra (Úc-già) sẽ phụng sự tất cà 
đức Phật xuất hiện trong kiếp sống thuận lợi này38,... 
và bảo vệ giáo pháp. 

Mặc dù ông sẽ luôn sống đời cư sĩ tại gia nhưng ông 
sẽ thực hành giới luật xuất gia và [làm cho] sự giác ngộ 
của các đức Phật sẽ vang xa khắp nơi. 


Đại đức Ananda hỏi Cư sĩ Ugra: “Có lợi ích hay hanh 
phúc gì cư sĩ thấy được trong đời sống tại gia?” Cư sĩ 
Ugra nói rằng: 

“Thưa Đại đức, vì lòng từ bi lớn, con không tìm kiếm 
an bình và hạnh phúc cho chính con. Thưa Đại đức 
Ananda, Bồ-tát, một chúng sanh vĩ đại, 39 sẽ chịu mọi 
loại khổ đau mà chẳng từ bỏ chúng sanh.” 


Khi cư sĩ Ugra nói những lời này xong, đức Phật nói 
với Ananda răng: "Này Ananda, trong kiếp sống thuận 
lợi này (hiền kiếp), cư sĩ Ugra sé hóa độ. rất nhiều 
chúng sanh đi đến giải thoát trong khi vẫn sống đời tại 
gia — nhiều hơn Bó-tát xuất gia có thé hóa độ trong 
năm kiếp, thậm chí một trăm ngàn kiếp. Tại sao như 
vậy? 

Tai vì, này Ananda, ngay cả công đức của một trăm 
ngàn Bó- tát xuát gia cũng không bằng công đức của 
Cư sĩ Ugra này.” 


(Kinh Sự chát vấn của cư sĩ Úc-già: Kinh Đại báo 
tích, Dai Chánh tang, do D.S. dich từ tiêng Hán sang 
tiếng Anh). 








Giới luật xuất gia 


M.163 Đức Phật chế giới xuất gia 


Đoạn sau đây đưa ra một loạt những quy định đối với 
các vị xuât gia. 


Các tỳ-kheo, sau khi Ta nhập diệt, các ông phải tôn 
trọng trân quý tịnh giới, giống như mù tối mà được ánh 
sáng, người nghèo được bảo vật. Nên biết tịnh giới là 
thầy của các ông giống như lúc Ta còn ở đời, không có 
sự khác biệt nào cả. 


Giữ gìn tịnh giới thì các ông không được buôn bán 
đổi chác, tạo dựng đất nhà, nuôi người, tôi tớ hay súc 
vật. Đối với hết thảy các thứ của cải cũng như tiền tài 
bảo vật, các ông phải nên tránh xa như tránh hồ lửa. 

Các ông cũng không được chặt phá cỏ cây, đào xới 
đất đai, pha chế thuốc men, xem tướng bói quẻ, chiêm 
tinh đoán số, tính tháng đoán ngày. 


Các ông phải tiết chế bản thân, ăn uống đúng thời, 
sinh hoạt thanh tịnh. Không được tham dự thế sự, 
nhận lãnh liên lạc. 

Những việc như tu luyện bùa chú, thuốc tiên, kết giao 
với người quyền quý rồi chiều chuộng xởi lởi, tất cả 
đều không được làm. 


Các ông phải luôn giữ cho tâm được ngay thẳng, 
chánh niệm, hướng đến giải thoát, không được che 
giấu lỗi lầm, tỏ ra khác lạ để mê hoặc quần chúng. 


Đối với bốn thứ cúng dường,ồ53 phải biết vừa đủ, 
không được tích trữ. 





Monastic discipline 


M.163 The Buddha urges his monastic disciples 
on 


This passage gives an inspiring set of guidelines for 
monastics. 


Monks, after | am gone you should respect and 
venerate the code of monastic discipline as if it were a 
light in the darkness, or as if you were poor and had 
found a precious jewel. Understand that it is this code 
that will be your great teacher — it will be as if | am still 
in the world. 


Those who wish to keep their practice of the precepts 
pure should not engage in selling or trading. They 
should not own fields or houses, keep slaves, servant 
girls, or animals. They should stay away from all kinds 
of property or wealth as they would avoid the flames of 
hell. 

They should not cut down trees, cultivate the soil, or 
dig the earth. They should not practise medicine or 
fortune telling. They should not stare at the night sky, 
calculating the dates of the waxing and waning moon. 
They should not do any of these things. 


They should restrain their bodies, eating at the 
appropriate times, and living in a pure and independent 
way. They should not engage in worldly affairs or serve 
in government. 

They should not make use of spells and magic 
potions. They should not befriend powerful people, 
looking for favours out of lust or pride. They should not 
engage in any of these activities. 


They should seek liberation with an upright mind and 
proper mindfulness. They should not hide their flaws, or 
give a false impression of themselves to confuse 
people. 

They should know how much of the four requisites of 


monastic [ie 996 they need, and be content with that. 
They should not accumulate and hoard what they 
receive. 


964 





GIỚI LUẬT XUÁT GIA 


M.163 Đức Phát khuyến khích các đệ tử xuất gia 


Đoạn trích này đưa ra một bó quy tác sống đầy 
truyền cảm cho người xuất gia. 


Này các Tỳ-kheo, sau khi ta tịch diệt (mát) các con 
nên trân trọng và tôn kính bộ giới luật xuất gia, nó như 
ngọn đèn soi vào chỗ tối, hoặc như người nghèo tìm 
thấy châu báu. [Các con] nên hiễu rằng bộ luật này sẽ 
là người thầy cao cả của các con - nó giống nhu ta 
vẫn đang còn trên đời. 


Những ai muốn giữ sự thực hành giới luật của mình 
trong sáng thì không được tham gia buôn bán hay kinh 
doanh. Không được sở hữu ruộng vườn hay nhà ở, 
nuôi giữ nô lệ, nữ phục vụ, hoặc động vật. Nên tránh 
xa mọi loại tài sản hay của cải như tránh ngọn lửa của 
địa ngục. 

Không được đốn hạ cây cối, cuốc đất gieo trồng. 
Không được hành nghề y dược hay xem bói toán. 
Không được xem thiên văn, đoán ngày tốt, xáu.40 
Không được làm bắt cứ việc nào như vậy. 


[Các con] nên điều tiết cơ thể, ăn uống vào thời gian 
thích hợp, sống lối sống trong sạch và độc lập. Không 
được tham gia vào công việc người đời hay phục vụ 
trong chính quyền. 

Không được sử dụng bùa chú và thuốc ma thuật. 
Không được kết thân với người quyền lực để tìm kiếm 
sự ưa ái vì lòng tham hay kiêu hãnh. Không được tham 
gia vào bát cứ việc nào như vậy. 


[Các con] nên tìm kiếm sự giải thoát với tâm ngay 
thẳng và chánh niệm. Không được che dấu lỗi lầm, hay 
tạo ân tượng mơ hồ về bản thân để lừa gạt mọi người. 

Nên biết vừa đủ bốn nhu cầu tối thiểu của đời sống 
xuất gia“Ï mà [các con] cần và tự bằng lòng với điều 
đó. Không được gom góp và tích trữ những thứ thọ 
nhận. 








Đây là tóm tắt về sự giữ gìn tịnh giới. Tịnh giới là nền 
tảng căn bản đưa đến giải thoát, cho nên nó được gọi 
là ba-la-đề-mộc-xoa (prãfimoksa).654 

Do y cứ trên tịnh giới này mà đạt được các thiền định 
cùng với trí tuệ diệt khó, 

cho nên, các tỳ-kheo, hãy giữ gìn tịnh giới, chớ có 
hủy phạm. Nếu ai giữ gìn tịnh giới tất sẽ có được thiện 
pháp, 

còn nếu không giữ gìn tịnh giới thì sẽ chẳng có được 
các điều lợi ích. Vì thé nên biết, tịnh giới là trụ xứ an ón 
và lợi ích nhát.. 


Các ty-kheo, ban ngày thì phải siêng năng tu tập 
thiện pháp, chớ bỏ phí thời gian, đầu đêm cuối đêm 
cũng không được lãng phí, giữa đêm thì hãy tụng kinh 
để tự cảnh tỉnh, 

đừng vì lý do ngủ nghỉ mà dé một đời trôi qua vô ích, 
chẳng được điều gì. Nên nhớ ngọn lửa vô thường thiêu 
đốt thế gian, phải mau chóng câu giác ngộ, đừng mải 
ngủ nghỉ. Các giặc phiền não vẫn thường rình rập giết 
ta còn hơn kẻ thù, làm sao có thể ngủ ngon không lo 
thức dậy? 

Con rắn phiền não ngủ ở trong tâm cũng như con rắn 
hỗ đen ngủ yên trong nhà, phải lấy cái móc trì giới mau 
chóng móc bỏ nó đi. Một khi rắn đã ra ngoài thì các 
ông mới có thể ngủ yên được; nếu nó chưa ra mà ngủ 
thì thật là người không biết hó then. 


Hỗ then là thứ trang sức đẹp nhất trong các thứ trang 
sức. Nó như chiếc móc câu kiềm chế con người khỏi 
những điều sái trái. 

Vi thế, các ty-kheo, phải luôn luôn biết hó then, 





This is a brief summary of how to observe the 


precepts. Following the precepts properly is the 
foundation of liberation. That is why they are called the 
pràtimoksa 997 


It is by practising the precepts that meditative 
absorption and meditative concentration can be 
attained, that suffering can be extinguished, and 
wisdom attained. 

Therefore, monks, you should keep your practice of 
the precepts pure, and not break any of them. Those 
who are able to keep their practice of the precepts pure 
will be able to develop wholesome qualities. 

Those who are not able to do so will obtain no karmic 
benefit, and they will not attain wisdom. The precepts 
are the most important and the most secure source of 
karmic benefit ... 


Monks, during the day you should apply mental effort 
to training yourselves in good qualities, never missing 
an opportunity to do so. Do not waste the time just 
before you go to sleep or when you have just woken 
up. At midnight, you should recite sütras to keep 
yourself alert. 

Do not let your life pass you by without achieving 
anything on account of sleep. Be mindful of the fact that 
the fire of impermanence is consuming the universe. 
Seek liberation right away, don't go to sleep. The 
defilements are lying in wait like a thief that wants to kill 
you, more dangerous than your worst enemy. How can 
you lie there asleep and not wake up? 

The poisonous snakes of the defilements sleep in 
your own mind. It is like there is a black viper sleeping 
in your room, and the precepts are a hook you can use 
to remove it. You can only sleep securely once it has 
been removed. Someone who goes to sleep without 
removing the snake has no conscience. 


Allowing oneself to be guided by a sensitive 
conscience is the greatest of all adornments. 
Conscience is like an iron hook which can pull you back 
from going against the Dharma. 


965 





Đây là lời ván tắt có đọng vé việc làm thé nào để 
tuân thủ giới luật. Tuân giữ giới luật đúng đắn là nền 
tảng của giải thoát. Đây là lý do tại sao chúng được gọi 
là ba-la-đề-mộc-xoa (prátimoksa).4? 

Bởi vi, hành trì®3 giới luật có thé đạt được thiền chỉ 
và thiền định, điều này có thể hủy diệt khổ đau, có 
được trí tuệ. 

Vì vậy, này các Tỳ-kheo, các con nên giữ gìn nguyên 
tắc đạo đức của mình trong sáng, không vi phạm bắt 
kỳ nguyên tắc nào trong đó. Những ai có khả năng giữ 
gìn sự hành trì nguyên tắc đạo đức của mình trong 
sáng có thé phát triển những phẩm chát tốt đẹp (công 
đúc). 

Những ai không thể làm như vậy sẽ không có được 
lợi ích và không đạt được trí tuệ. Giới luật là nguồn lợi 
ích quan trọng nhất và vững bền nhát... 


Này các Tỳ-kheo, ban ngày các con nên chuyên tâm 
cô găng rèn luyện chính mình trong các phẩm chát tốt 
đẹp, không nên bỏ lỡ cơ hội để làm như vậy. Không 
phung phí thời gian trước khi đi ngủ hay khi các con 
vừa thức dạy. Nửa đêm, các con nên đọc tụng kinh 
điển dé giữ chính mình tỉnh thức. 

Đừng để cuộc sống của các con trôi qua không có 
được bát kỳ [lợi ích] gì chỉ vì ngủ nghỉ. Hãy thận trọng 
với thực tế rằng ngọn lửa vô thường đang thiêu đốt thế 
gian. Hãy tìm cầu giải thoát ngay bây giờ, đừng ham 
ngủ nghỉ. Phiền não đang nằm chờ như kẻ trộm muốn 
làm hại các con, còn nguy hiểm hơn kẻ thù của mình. 
Làm sao các con nằm đó ngủ nghỉ, không chịu tỉnh 
giác? 

Con rắn độc phiền não nằm ngủ trong tâm thức của 
riêng các con. Nó như con rắn hồ mang màu đen đang 
ngủ trong phòng mình, giới luật là cái móc câu mà các 
con có thé dùng dé bát nó. Các con chi có thé yén lóng 
ngủ nghi khi nó đã được bát kéo ra ngoài. Những ai di 
ngủ mà chua bát con rắn ra thì chẳng có chút [lương 
tâm] xấu hỗ nào. 


Cho phép bản thân chịu sự tác động bởi lương tâm 
hỗ thẹn là trang sức tuyệt vời nhất trong các loại trang 
sức. Lương tâm hỗ thẹn như cái móc sắt có thể kéo 
các con trở về, ra khỏi lối đi trái ngược với giáo pháp 








không được bỏ quên dù trong chốc lát, nếu bỏ hỗ then 
tất sẽ mát công đức. 

Người biết hỗ thẹn sẽ có được điều tốt cua Người 
không biết hó then thì chẳng khác gì cầm thú.. 


Các tỳ-kheo, nếu siêng năng tinh tấn thì không có 
việc gì khó. Vì thế các ông hãy siêng năng tinh tấn, 
giống như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể 
xuyên thủng đá. 

Nếu tu hành mà trong lòng luôn luôn biếng nhác bỏ 
qua thì chẳng khác gì mồi lửa chưa cháy đã dừng, tuy 
muốn có lửa cũng không có được... 


Các tỳ-kheo, đối với các việc công đức thì phải 
thường chuyên tâm, loại bỏ sự phóng dật như loại bỏ 
giặc thù. Vì lòng đại bị, muốn lợi ích tất cả nên Như Lai 
đã dạy pháp rốt ráo, các ông chỉ cần siêng năng thực 
hành. 

Hoặc tại núi non, hoặc nơi đầm vắng, hoặc dưới gốc 
cây, hoặc am thanh vắng, hãy nghĩ nhớ pháp đã học, 
đừng để quên mát. Phải luôn nỗ lực tinh tán tu tập, 
đừng để chết đi mà không làm được gì, về sau tiếc 
nuôi. 


Ta như vị lương y, biết bệnh nên chỉ thuốc, uống hay 
không uống, không phải lỗi của lương y. Lại nữa, như 
người dẫn đường giỏi, chỉ cho mọi người con đường 
lành, mọi người nghe rồi mà không đi theo, đó cũng 
không phải là lỗi của người dẫn đường. 


Bequeathed Teaching Sutra / Yijiao jing, Taisho 
vol.12, text 389, pp.1110c20-1111a07, 1111a27-b09, 
1111c17—20, 1112a14- 1112220, dich Anh from 
Chinese by D.S. 





Therefore, monks, you should always cultivate a 
sensitive conscience without letting your guard down 
for a moment. If you go against your conscience, you 
will lose all of your karmic benefit. 

Those who regret their unwholesome actions develop 
good qualities. Those who do not regret their 
unwholesome actions are no better than animals ... 


Monks, if you apply yourselves with vigour then you 
will not find anything difficult. So apply yourselves with 
vigour, and you will be like a little stream that wears 
away rock by flowing constantly. 

If a practitioner's mind is often inattentive, a great 
deal of effort will be wasted. It is like rubbing two sticks 
together to make a fire. If you keep stopping, it will be 
very difficult to get the fire going, no matter how badly 
you want to ... 


Monks, in order to obtain karmic benefit, you must 
abandon all self-indulgence, just as you would stay 
away from a  spiteful «enemy. The greatly 
compassionate Blessed One has taught that the 
highest state brings benefit to all. You must apply 
yourselves with vigour to this teaching. 

Whether you are dwelling in the mountains, in a 
marsh, or in a quiet spot in the forest, be mindful of the 
Dharma you have been taught. Do not forget it. Apply 
yourself with unwavering vigour to your task. Do not 
bring upon yourself the anxiety and regret of dying in 
vain. 


Like a good doctor, | understand the sickness and 
prescribe the medicine. It is not the doctor's fault if you 
do not take the medicine. Like a good guide, | give 
good directions. It is not the guide's fault if you listen to 
the directions and then do not follow them. 


'Bequeathed Teaching Sūtra / Yijiao jing, Taisho 
vol.12, text 389, pp.1110c20—1111a07, 1111a27-b09, 
1111c17-20, 1112a14-1112a20, trans. from Chinese 
by D.S. 


966 





(lối đi sai lầm). 

Vi vậy, này các Ty-kheo, các con hãy nên luôn luôn 
nuôi dưỡng lương tâm hỗ thẹn của mình đừng lơ là dù 
trong chốc lát. Nếu các con làm trái với lương tâm của 
mình, các con sẽ mát tất cả mọi điều tốt đẹp. 

Những ai hối hận về những hành vi xâu của mình sẽ 
phát huy các phẩm chất tốt đẹp. Những ai không hối 
hận về những hành vi xấu của mình thì chẳng khác gì 
các loài động vật... 


Này các Tỳ-kheo, nếu các con vận dụng sự cố gắng 
hết sức mình thi các con sẽ không thấy bát cứ điều gi 
khó khăn. Vì vậy, hãy vận dụng sự cố gắng hết sức 
mình, các con sẽ như dòng suối nhỏ mài mòn sỏi đá 
khi chảy không ngừng. 

Nếu tâm trí của người tu đạo mà thiếu cẩn thận^4 thì 
rất nhiều sự nỗ lực sẽ bị lãng phí. Giống như cọ xát hai 
que củi với nhau để tạo lửa. Nếu không liên tục, rất khó 


sinh lửa,45 cho dù các con có muốn... 


Này các Tỳ-kheo, để có được nghiệp lành, các con 
phải từ bỏ mọi đam mê lạc thú như tránh xa kẻ thù 
nguy hiểm. Như Lai lòng từ bi rộng lớn đã chỉ dạy giáo 
pháp ở trạng thái cao nhất (giáo pháp rốt ráo) mang 
đến lợi ích cho tất cả [mọi loài]. Các con phải vận dụng 
sự cố gắng hết sức mình đối với lời dạy này. 

Dù các con đang ở trong rừng núi, trong đầm lầy, hay 
nơi vắng lặng trong rừng, hãy chuyên tâm về giáo pháp 
mà các con đã từng học hỏi. Đừng dé quên mát. Các 
con vận dụng sự nỗ lực không lay chuyển đối với sự 
thực hành của mình. Đừng để mình chết đi một cách 
vô ích trong lo âu và hối tiếc. 


Giống như vị bác sĩ [hay thầy thuốc], Như Lai biết 
bệnh và kê đơn thuốc. Nếu các con không dùng thuốc 
thì đó không phải là lỗi của bác sĩ. Giống như người chỉ 
đường thông thạo, Như Lai chỉ các hướng đi đúng đắn. 
Nếu các con nghe và biết hướng đi nhưng lại không đi 
thì đó không phải là lỗi của Như Lai. 


(Kinh Những lời di chúc, Đại Chánh tạng, do D.S. 
dịch từ tiêng Hán sang tiêng Anh). 








M.164 Một ngày không làm, một ngày không ăn 


Trong Thiên tông, các thành viên trong thiền viện 
phải tham gia một số công việc để xây dựng tinh thần 
đại chúng và cân bằng với sự tinh lặng của hành thiên. 

Những công việc này góm có canh tác, dù rằng giới 
luật Phát ché khóng cho phép cày cuốc đắt đai vì điều 
đó có thé dẫn đến làm tôn hại các sinh vật nhỏ bé trong 
đât. 


Phó thỉnh (mời tất cả làm việc): Quy tác phó thỉnh áp 
dụng cho tất cả mọi người không phân biệt thể lực 
mạnh hay yếu. Để mọi người sông chung hòa hợp, mỗi 
khi có việc, mọi người hợp sức cùng làm. 

Vị lãnh chúng (khố ty) trước tiên trình với thầy trụ trì, 
sau đó cho người báo với vị thủ tọa và duy-na, rồi phân 
phó vị hành đường thông báo mọi người và treo bảng 
phó thỉnh. 

Bảng phó thỉnh là một tờ giấy thông báo có ghi thời 
gian và địa diém làm việc. Khi nghe tiếng bảng (mộc 
ngư) hoặc trống, mọi người dùng dây buộc tay áo lên 
rồi tập hợp tại chỗ đã thông báo. 

Trừ những người giữ nhà, trực đường, già bệnh ra, 
những người còn lại đều phải tham gia. Nên nhớ đến 
lời dạy “một ngày không làm là một ngày không ăn” của 
cổ nhân. 


‘The Baizhang Zen Monastic Regulations’, Taishõ 
vol.48, text 2025, Chapter VII, pp.1144a26-b04, dich 
Anh from Chinese by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Dói sóng tu dao 
Trong Phát giáo Táy Tang, nhiéu hành giá nam và ni 


theo mười giới tu đạo căn bản, với một cốt lõi nhỏ hơn 
theo luật xuât gia thọ cụ túc cao hơn. 





M.164 A day of no work is a day of no eating 


In the Chan / Zen school, a requirement for physical 
work for monastics was introduced to help support 
fellow-feeling in a common task and complement the 
stillness of meditation. 

Such work included gardening, though the classical 
monastic code does not allow digging the ground as it 
could lead to harming small creatures in it. 


Communal labour: The practice of communal labour 
applies to those who are strong, those who are weak, 
and those of average strength. In order for many 
people to live together harmoniously, they have to work 
together to support each other. 

The manager of the monastery should report to the 
abbot and send word to the chief monk. The director of 
the practice hall should divide up the tasks and put up a 
notice indicating that there is to be a period of 
communal labour. 

He should put up small pieces of paper indicating to 
each monk where and when they are to report for their 
duty. At the sound of the wooden fish or the drum, 
everyone should roll up their sleeves and quickly go 
and apply themselves to the communal labour. 

With the exception of the monk who is guarding the 
living quarters, the monk who is acting as the practice 
hall attendant, the old, the sick, and visitors, everyone 
is to participate equally. Think of our predecessor who 
warned, ‘A day of no work is a day of no eating’. 


"The Baizhang Zen Monastic Regulations', Taishõ 
vol.48, text 2025, Chapter VII, pp.1144a26-b04, trans. 
from Chinese by D.S. 


VAJRAYANA 
Monastic life 
In Tibetan Buddhism, many monks and nuns follow 


the ten basic monastic precepts, with a smaller core 
following the full monastic code of higher ordination. 


967 





M.164 Mót ngày khóng làm, mót ngày khóng án 


Trong Thién tóng, yéu cáu vé cóng viéc tay chán dói 
với các thành viên trong tu viện được đưa ra dé giúp hỗ 
trợ tinh thần đoàn kết trong công việc chung và cán 
bằng sự tĩnh lặng của thiên định. 

Hoạt động này bao gồm việc làm vườn, mặc dù giới 
luật xuất gia cỗ điển không cho phép đào cuốc đắt dai 
vi có thé dẫn đến việc làm hai các sinh vật nhỏ bé 
trong đó. 


Mời làm việc chung: Làm công việc chung được áp 
dụng cho mọi người, từ người có sức mạnh, người gây 
yếu và người bình thường. Để mọi người sống hòa 
thuận cùng nhau, họ phải cùng chung làm việc để hỗ 
trợ lẫn nhau. 

Vị quản trị tu viện (khố tri hay tri sự) nên báo cáo trụ 
trì và [cho người] báo tin đến vị Ty-kheo quản lý nhân 

ự (duy na, duyệt chúng). Vị quản đốc điều hành 
(đường ty) nên phân chia công việc và dán trên bản 
thông báo rằng có thời gian cùng chung làm việc. 

Vị ấy dán mảnh giấy nhỏ thông báo mỗi vị Tỳ-kheo 
nên làm việc gì, ở đâu và khi nào để cho họ biết công 
việc của họ. Khi âm thanh của tiếng bảng gỗ [hình con 
cá] hay tiếng trống vang lên, mọi người nên xăn tay áo 
và nhanh chóng tập trung, vận dụng [khả năng] của 
mình dé cùng nhau làm việc. 

Ngoài những vị bảo vệ [tu viện], những vị làm việc 
trong nhà bếp, người già, đau ốm, khách đến thăm thì 
mọi người đều tham gia làm việc bình đẳng. Luôn nghĩ 
về lời cảnh tỉnh của bậc tiền bối của chúng ta rằng: 
“Một ngày không làm, một ngày không ăn.” 


(Nguyên tắc sinh hoạt chốn thiền môn của Bách 
Trượng (Bách Trượng thanh quy), Đại Chánh tạng, do 
D.S. dịch từ tiếng Hán sang tiếng Anh). 

KIM CƯƠNG THỪA 

ĐỜI SÓNG XUÁT GIA 

Trong Phật giáo Tây Tạng, rất nhiều vị tu sĩ nam và 


tu sĩ nữ tuân theo mười giới xuất gia căn bản, chỉ phán 
ít tuân thủ đây đủ bó luật xuất gia của Ty-kheo và Ty- 








Các thượng sư được kính trọng gọi là lama hay guru 
có thé là cư sĩ hay xuát gia, và cũng có những du-già 
sư không thọ cụ túc tu tập ở những nơi hẻo lánh. 


V.84 Bón pháp ba-la-di nếu phạm sẽ hủy hoại đời 
sóng tự viện 


Đoạn này nói về các luật chính yếu nếu phạm sẽ 
khiến một vị sư hoặc sư nữ bị trục xuất khỏi Tăng-già. 
Hàu như các giới luật có ngôn từ tương đồng cũng 
được tìm thấy trong luật xuất gia của Thượng tọa bộ 
(xem mục *Th.193 ở trên) và Đại thừa ở Đông Á. 

Các luật này cắm chỉ hành dâm, trộm cắp, giết người 
hoặc hỗ trợ hoặc kích động tự tử, và vọng ngữ vé các 
thiền chứng và tué quán. 


Bạch chư Đại đức, đây là bốn pháp Ba-la-di (Hán 
dịch tha thăng xứ), rút ra từ Giới Kinh (Prátimoksa 
Sütra), mỗi nửa tháng tụng một lân. 


1. Nếu tỳ-kheo nào đã thọ trì học xứ của tỳ-kheo, 
cùng các tỳ-kheo đồng giới, chưa xả giới, giới yếu kém 
mà không phát lộ, hành phi phạm hạnh, cho đến cùng 
với loài súc sinh, tỳ-kheo ấy phạm Ba-la-di, bị hủy hoại, 
không được cộng trú (sống chung với các ty-kheo trong 
Tăng). 


2. Nếu tỳ-kheo nào, từ rừng vắng hay từ làng xóm, 
lấy vật không được cho với tâm trộm cắp; do lấy vật 
không được cho ấy mà vua hay đại thần của vua hoặc 
bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc trục xuất (khỏi nước), nói 
rằng, 

'Ngươi là kẻ phạm tội, là kẻ ngu si, là kẻ không biết 
gì, là kẻ trộm cắp; tỳ-kheo lấy vật không được cho như 
vậy phạm Ba-la-di, bị hủy hoại, không được cộng trú. 





Respected teachers known as lamas or gurus can be 
lay or monastic, and there are also non-ordained 
yogins practising in secluded places. 


V.84 The four rules that lead to defeat in the 
monastic life if broken 


Identically worded rules are also found in the 
monastic code of the Theravãdins (see heading above 
*Th.193) and the Mahayanists of East Asia. 

They rule out sexual intercourse, theft, killing a 
human or aiding or inciting suicide, and false claims to 
advanced meditative states and insights. 


Venerable Ones, there are four kinds of actions 
which mean that one has been defeated in the 
monastic life. They are included in the Pratimoksa 
Sütra, which is recited twice a month. 


1. If a monk has taken up the life of monastic training, 
and has not withdrawn from the training or admitted his 
weakness, but abandons the practice of celibacy by 
engaging in sexual intercourse — even with an animal — 
then that monk has been defeated. He is no longer part 
of the community. 


2. If a monk takes something belonging to someone 
else which has not been given to him, whether in a 
village or in the forest, in a manner that could be 
described as theft, in such a way that were a king or a 
minister to get hold of him they would have him killed, 
tied up, or banished, saying, 

"You are a criminal, a fool, an idiot, a thiefl', then that 
monk who has taken what has not been given to him 
has been defeated. He is no longer part of the 


968 





kheo-ni. 

Những vi tháy dáng kính được goi là Lat-ma (lama: vi 
thầy) hay guru (bác tháy tôn quy) có thé là cư sĩ hoặc 
xuất gia; bênh canh đó, cũng có những người thực 
hành tu tập ở những nơi hẻo lánh không thọ nhận giới 
luật xuất gia. 


V.84 Bốn điều luật nếu vi phạm sẽ đưa đến thất 
bại trong đời sóng xuât gia 


Đoạn trích dưới đây nói về các điều luật chính yếu 
nếu vi phạm sẽ khiến tu sĩ nam và tu sĩ nữ bị trục xuất 
ra khỏi đoàn thé xuất gia. Hàu như các điều luật có 
ngón từ giống hệt nhau cũng được tìm thấy trong bó 
luật xuất gia của Phật giáo Thượng tọa bộ (Theraväda) 
(xem tiêu dé *Th.193 phía trước) và của Phát giáo Dai 
thừa (Mahäyãna) khu vực Đông Á. 

Các điều luật này cám quan hé tinh dục, trộm cướp, 
giết người hoặc hỗ trợ hoặc xúi giục tự tử, tuyên bó giả 
dối [dà đạt được] trạng thái thiền định và thiên tuệ cao 
cấp. 


Thưa các đại đức, có bốn loại hành vi khiến người 
xuất gia thất bại trong đời sống tu hành. Chúng được 
rút ra từ Kinh Giới (Kinh Biệt giải thoát. Pratimoksa 
Sütra) được đọc tung hai lần mỗi tháng. 


1. Nếu Tỳ-kheo đã thọ nhận giới luật đời sống xuất 
gia, nhưng chưa xả bỏ giới luật hay thừa nhận mình 
yếu kém [không thể giữ duoc], A9 mà từ bỏ lối sống 
độc thân bằng việc quan hệ tình dục — ngay cả với 
động vật - thì vị Tỳ-kheo đó đã thât bại [trong đời sông 
xuất gia].^7 Vị ấy không còn là thành viên của Tăng 
đoàn. 


2. Nếu vị Tỳ-kheo lấy đồ vật của người khác không 
dành cho mình dù trong khu dân cư hay ở trong rừng 
theo cách thức của kẻ trộm; trong lúc lấy như vậy bị 
vua hay các quan bắt giữ, họ sẽ giết vị ấy, trói lại, hay 
đuổi đi, khiển trách rằng: 

“Ngươi là một tên tội phạm, một kẻ ngu si, dốt nát, là 
kẻ trộm cắp.” Vị Tỳ-kheo lấy vật không cho như vậy đã 
thất bại [trong đời sống xuất gia]. Vị áy không còn là 
thành viên của Tăng đoàn. 








3. Nếu tỳ-kheo nào, cố ý tự tay mình tước đoạt sinh 
mạng của con người hoặc tương tợ con người, hoặc 
câm dao đưa cho người khác giết, hoặc khiến giết, 
hoặc khích lệ cho chết, khen ngợi. chết, nói rằng, 

'Ôi, này bạn, ích gì đời sống xấu xa này, thà chết đi 
tốt hơn!' Bằng tâm ý như vậy, tư duy như vậy, người 
ấy do thế mà chết; tỳ-kheo ấy phạm Ba-la-di, không 
được cộng trú. 


4. Nếu tỳ-kheo nào thật sự không biết, không thấy, 
không chứng đắc pháp của bậc thượng nhân mà tự 
tuyên bố có biết, có thấy, có chứng đắc pháp của bậc 
thượng nhân, rằng, 

‘Tôi hiểu điều này. Tôi biết pháp này. Tôi thấy pháp 
này. Na kheo ấy về sau dù bị cật vẫn hay không bị cật 
vấn, vì muốn cầu tự thành tịnh, nói rằng 

"Thưa chư Đại Đức, tôi thật sự không biết mà nói 
biết, không thấy mà nói thấy. Dáy chi là những lời hư 
dói. Tỳ-kheo nào nói như vậy, trừ tăng thượng man, 
phạm Ba-la-di, không được cộng trú. 


Bạch chư Đại đức, tôi đã tụng xong bốn pháp Ba-la- 
di. Tỳ-kheo nào phạm bắt cứ một pháp nào không còn 
được cộng trú với chư tỳ-kheo khác. Như trước kia, 
sau khi phạm cũng vậy.655 

Chư Đại đức, nay hỏi, trong đây có thanh tịnh 
không? Lần thứ hai và lần thứ ba hỏi như vậy. 


Các Đại đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc 





community. 


3. If a monk, consciously and with his own hand, 
takes the life of a human being or a being that has 
human form, or facilitates their death by providing them 
with a knife, going in search of an assassin, 
encouraging them to kill themselves, or speaking of the 
advantages of suicide, saying, 

"This life is hard, filled with impurity and evil. What do 
you gain from it? It would be better for you to die than 
to live', and does so intentionally and deliberately, then 
if such actions result in death, that monk has been 
defeated. He is no longer part of the community. 


4. |f a monk claims to have attained superhuman 
qualities, the kind of knowledge, vision or attainments 
which are only attained by the noble ones, when he 
does not, in fact, possess these attainments, and does 
not know for certain that he has attained these things, 
and says, 

‘I understand this. | know this. | see this’, and if this 
unfortunate monk should at a later time see things 
clearly and say, 

‘Venerable Ones, | do not know what I said | knew. I 
do not understand what | said | understood. What I said 
were empty, useless, false words', whether he says this 
after having been asked about it by others or not, then 
unless he genuinely believed what he said, that monk 
has been defeated. He is no longer part of the 
community. 


Venerable Ones, | have now explained to you the 
four kinds of actions which mean that one has been 
defeated in the monastic life. Any monk who has 
committed one of these offences is not to live or eat 


with monks. He is what he was before.998 

He has been defeated, and is no longer part of the 
community. So, Venerable Ones, | ask you — Are you 
completely pure in this regard? A second time and a 
third | ask you — Are you completely pure in this 
regard? 


silence, Venerable Ones, | 


969 


Because of your 





3. Néu vi Ty-kheo, có y và vói chính bàn tay minh 
giét nguói hoác phá bó thai nhi, hay tao điều kiện 
thuận lợi cho cái chết của họ bằng cách cung cấp con 
dao, hoặc thuê kẻ giết hộ, hoặc khuyến khích họ tự sát, 
hoặc ca ngợi về lợi ích của tự sát bằng. cách nói rằng: 

“Đời sông này quá khó khăn, đong dày ô ué và tội lỗi. 
Có được lợi ích gì từ cuộc sống như vậy? Thật Sự sẽ 
tốt hơn cho bạn nếu bạn lìa bỏ thế giới này.” Thực hiện 
những điều như vậy có chủ ý và có mục đích; nếu 
những hành động trên dẫn đến cái chết thì vị | Tỳ-kheo 
đó đã thất bại [trong đời sống xuất gia]. Vị ấy không 
còn là thành viên của Tăng đoàn. 


4. Nếu Tỳ-kheo tuyên bố đã đạt được năng lực siêu 
phàm, một loại trí tuệ, tầm nhìn hay tri thức mà chỉ các 
bậc thánh mới có được, nhưng thực tế, vị này không 
sở hữu những năng lực trí tuệ ấy và không biết chắc 
chắn rằng mình có được những điều này mà vẫn nói: 

“Tôi hiểu điều này. Tôi biết điều này. Tôi thấy điều 
này.” Nếu vị Tỳ-kheo này, vào thời gian sau nhìn nhận 
rõ ràng mọi thứ và nói: 

“Thưa các đại đức, tôi không biết điều mà tôi nói rằng 
tôi biết. Tôi không hiểu điều mà tôi nói rằng tôi hiểu. 
Điều tôi nói là rỗng không, vô ích, lừa dối.” Dù vị ấy nói 
ra điều này là do sau khi đã được hỏi bởi các Tỳ-kheo 


khác hay khóng, ^8 ngoại trừ vị ấy tin tưởng chắc nich 
điều mà vị áy nói, 49 thi vị Ty-kheo đó đã thát bại [trong 
đời sóng xuát gia]. Vi ây không còn là thành viên của 
Tăng đoàn. 


Thưa các đại đức, tôi đã giải thích về bốn loại hành vi 
khiến thất bại trong đời sống xuất gia. Bát kỳ Tỳ-kheo 
nào vi phạm vào một trong bốn điều này thì không 
được sông chung hay ăn chung với các Ty-kheo khác. 
Vị ấy trở lại là vị ấy trước khi xuất gia.50 

Vị ấy đã thất bại và không còn là thành viên của 
Tăng đoàn. Vì vậy, các đại đức, tôi hỏi các vị có hoàn 
toàn trong sáng vê mặt này không? Lần thứ hai và lần 
thứ ba tôi hỏi — các vị có hoàn toàn trong sáng về mặt 
này không? 


Bởi vì các vị im lặng, này các đại đức, tôi hiểu rằng 








này tôi ghi nhận nhu vậy. 


Prätimoksa Sūtra of the Mülasarvastivadins, section 
2, Prat Kj ca 3a7—4a1, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


V.85 Giáo huán tán ty-kheo 


Doan sau dáy, Ngài Atisa656 giáo huán các tán ty- 
kheo Tây Tang viên ly hêt thảy các thé sự và chú tâm 
vào độc cư hành pháp. 


Khi tôn giả Atīśa dang ngu tại Yerpadrak (gần 
Lhasa), Ngài giáo giới như sau: “Này chư thánh tử, hãy 
suy xét kỹ điều ta sắp nói với các ngươi. Nói chung, 
người trong mat thé657 này sống đời ngắn ngùi và có 
nhiều thứ phải học. 

Bởi vì không chắc được mình sống bao lâu, các 
ngươi nên nhanh chóng nỗ lực từ bỏ những tham cầu 
(thế gian) của mình. Nếu các ngươi còn có tài sản và 
kiếm sống như hàng cư sĩ, thì các ngươi chẳng nên nói 
rằng mình là người xuất gia. 

Dù các ngươi có thể sống trong tự viện, chừng nào 
các ngươi còn e ngại việc từ bỏ những hoạt động thế 
tục của mình thì người chớ nên nói rằng “Ta là người 
xuất gia”. Chừng nào tâm các ngươi còn bị cuốn theo 
dục lạc của đời này và tràn đầy ác tâm, thì chớ nên nói 
rằng “Ta là người xuất gia”. 


Dù các ngươi có thể sống trong tự viện; chừng nào 
các ngươi còn dính dáng với kẻ thế tục và phí thời gian 
của mình để nói chuyện thế sự vô ích, thì chớ nên nói 
rằng “Ta là người xuất gia.” 

Chừng nào các ngươi không thể chịu đựng được dù 
chỉ một tổn hại nhỏ nhoi mà người khác gây cho mình 
và không thể giúp đỡ dù chỉ chút ít cho kẻ khác, thì chớ 
nên nói rằng “Ta là người xuất gia”. Nếu các ngươi 
nhận mình là như vậy, thời các ngươi sẽ vọng ngữ với 
hàng cư sĩ. 

Dù các ngươi có thể làm cho họ tin rằng các ngươi 
như lời nói, thời các ngươi cũng chẳng thể dối gạt 
được những ai có vô ngại kiến, và những vị có pháp 
nhãn; và quả của nghiệp này sẽ đi theo các ngươi. 





understand you to be completely pure in this regard. 


Prätimoksa Sūtra of the Mülasarvastivadins, section 
2, Prat Kj ca 3a7-4a1, trans. from Sanskrit by D.S. 


V.85 Advice to novices 


In the following passage, Atisa®S59 advises the novice 
monks of Tibet to give up all worldly activities and focus 
on solitary practice of the Dharma. 


When the venerable Ati$a was staying in Yerpadrak 
(near Lhasa), he gave the following precept ... : 'Noble 
sons, consider carefully what | am now going to tell 


you. Generally speaking, people in this dark age 960 


have very short lives and many things to learn. 

Since there is no certainty about the length of your 
life-span, you should make effort to give up your 
(worldly) ambitions quickly. If you have possessions 
and make your living as a layperson does, then you 
should not say you are a monastic. 

Though you may live in a monastery, as long as you 
have apprehensions about forsaking your mundane 
activities you should not say “I am a monastic”. As long 
as your mind is attracted to the pleasures of this life 
and is full of ill-will, do not say “I am a monastic”. 


Though you may live in a monastery; as long as you 
mix with worldly people and waste your time on idle 
worldly talk with those around you, do not say "| am a 
monastic”. 

As long as you cannot tolerate even a small harm 
done to you by others and cannot give even a small 
help to another person, do not say “I am a monastic 
bodhisattva”. If you say you are, you will be lying to the 
laypeople. 

Though you might be able to make them believe that 
you are one, you will not deceive those who have 
unhindered sight of everything, nor those who have the 
Dharma-eye; and the results of your actions will follow 
you. 


970 





các vị hoàn toàn trong sáng về mặt này. 


(Kinh Giới (Kinh Biệt giải thoát giới của Bộ phái Căn 
bản thiệt nhất thiét hữu, do D.S. dịch tiéng Anh). 


V.85 Lời khuyên dành cho tu sĩ tập sự 


Trong đoạn trích sau đây, tôn giả Atiáa?1 khuyén 
những tu sĩ tập sự của Tây Tang nén từ bó moi hoạt 
động thé tục và tập trung vào sự thực hành giáo pháp 
đơn độc. 


Khi tôn giả Ati$a (A-đề-sa) đang ở tại Yerpadrak (gần 
thủ phủ Lhasa, Tây Tạng) đã đưa ra lời giáo huấn 
sau:... “Này thiện nam (chư thánh tử), hãy cân nhắc 
cán thận điều mà bây giờ ta sắp nói với các con. Nói 
chung, con người vào thời kỳ đen tối cuộc sống rất 
ngắn ngủi và có nhiều thứ dé hoc hói. 

Vi khóng biết chắc minh sống được bao lâu, nên các 
con cô găng nhanh chóng từ bỏ các tham vọng [trần 
tục] của mình. Nếu các con có tài sản và kiếm sông 
như các cư sĩ tại gia dang làm thì không nên nói răng 
mình là tu sĩ. 

Mặc dù có thể sống trong tu viện, nhưng cho đến khi 
nào các con còn có sự e sợ về việc từ bỏ những hoạt 
động thế tục của mình thì không nên nói rằng: “Tôi là tu 
sĩ.” Cho đến khi nào tâm trí các con còn bị thú vui của 
cuộc đời này quyến rũ và chất chứa đầy sân hận thì 
không nên nói rằng: “Tôi là tu sĩ.” 


Mặc dù có thể sống trong tu viện, nhưng cho đến khi 
nào các con trộn lẫn mình vào dòng người trần thế và 
lãng phí thời gian ăn không ngồi rồi bàn chuyện thiên 
hạ với những người xung quanh thì không nên nói 
rằng: “Tôi là tu sĩ.” 

Cho đến khi nào các con không thể tha thứ, ngay cả 
tác hại nho nhỏ mà người khác đã làm với mình và 
không thé giúp sức, dù chỉ chút ít dành cho người khác 
thì các con không thé nói rằng: “Tôi là Bó-tát xuất gia." 
Nếu các con nói mình là như vậy thì các con đang lừa 
dối những người tại gia. 

Mặc dù các con có thể có khả năng làm cho họ tin 
tưởng rằng mình là người như thế, nhưng các con sẽ 
không thể dối gạt những người có hiểu biết mọi thứ 








Toàn bộ trọng điểm của đời sống trong tự viện là dé 
tránh hỗn tạp với người đời và dé xả ly ràng buộc với 
thân quyến và bằng hữu. 

Một khi các ngươi đã bằng sự xả ly hết thảy những 
điều này mà trừ đi những ý niệm tham cầu dục lạc và 
mọi nhân duyên làm tán tâm, thì các ngươi sẽ khai mở 
được bó-dé tâm quý giá của chính minh. 

Vì vậy chớ nên, dù chỉ một sát-na, chạy theo tâm lo 
sợ việc xả ly thế sự. Vì trước giờ các ngươi chưa từng 
theo đạo pháp và định tâm của các ngươi không đủ 
mạnh, nên những vọng tưởng thế gian sẽ nảy sinh liên 
tục và dũng mãnh trong tâm các ngươi. 

Trừ khi các ngươi dùng một số pháp cụ thể đối trị 
chúng, néu không thì cũng chång ích chi khi ngụ nơi 
hoang vắng, cũng chỉ như cầm thú sống ở nơi đó mà 
thói ... 


Nói tóm tắt, dù các nguoi có thé sống trong tự viện, 
Pháp sẽ chẳng thể hộ cho các ngươi trừ khi các ngươi 
buông xả những thế sự của đời này và chuyển tâm 
mình khỏi sự vọng cầu của thế gian. Hãy xả ly hết thảy 
những điều ấy! 

Nếu các ngươi nghĩ rằng mình có thể hành (như 
trước đây) mà lại chẳng xao lãng (Pháp) dù trong đời 
này hay trong các đời vị lai, thời pháp hành của các 
ngươi sẽ thành thứ yếu, và nếu nó là thứ yếu, nó chỉ 
có thé là giả dối, hư ngụy... 


Luôn tránh xa bạn xấu, và sóng nơi u án. Đừng trụ 
hoài một chỗ mà tích tập phiền não. Dù cho có làm gì, 
cũng phù hợp với Pháp. Bất cứ gì xảy đến, hãy dùng 
nó như là đối trị phần của phiền não. 

Hành như vậy là chân chánh hành trì pháp, hãy nên 
gắng làm theo. Nếu như gắng tu tập, được chút phẩm 
tánh thiện, chớ dương dương tự đắc, rơi vào tay Ma 
vuong.898 





The whole point of living in a monastery is to avoid 
mingling with worldly people and to give up attachment 
to relatives and friends. 

Once, by giving them up, you have eliminated 
thoughts of longing for pleasure and all causes and 
conditions of distraction, you will discover your own 
precious awakening-mind. 

So do not, even for a moment, follow the mind which 
is apprehensive about forsaking mundane activities. As 
you have not followed the way of Dharma so far and 
your mental skils are not strong enough, worldly 
thoughts will arise repeatedly and with great power in 
your mind. 

Unless you apply some specific antidotes against 
them there is no point in staying in a remote place, just 
like the birds and the wild animals living there ... 


In short, though you may live in a monastery, the 
Dharma will not help you unless you renounce the 
affairs of this life and turn your mind away from 
pursuing worldly ambition. Give up all activities! 

If you think you can act (as before) without neglecting 
(Dharma) either in this life or your future lives, your 
Dharma practice will become secondary, and if it is 
secondary, it can only be hypocritical and pretentious 


Always avoid bad company, and live in obscure 
places. Never stay in one spot, accumulating 
intoxicating inclinations. Whatever you do, always act in 
harmony with the Dharma. Whatever happens to you, 
use it as an antidote against the defilements. 

Because acting like that is authentic Dharma, you 
should strive at doing that. In case you manage to 
develop some good mental qualities, do not get puffed 


up with pride, falling under the power of Mara 861 


971 





không chướng ngai,93 cũng không thé dối gat những 
người có con mắt Pháp;94 rồi nghiệp của việc các con 
làm sẽ theo các con [lâu dài]. 


Toàn bộ điểm thiết yếu của đời sống trong tu viện là 
tránh lẫn lộn với người đời và nhằm từ bỏ mọi sự ràng 
buộc với người thân và bạn bè. 

Một khi, do việc từ bỏ những điều này, các con đã 
xóa sạch tư tưởng khát khao khoái lạc cũng như mọi 
nguyên nhân và điều kiện chỉ phối tâm trí mình, các 
con sẽ khai mở tâm trí tỉnh thức (tâm Bồ-đề) quý giá 
của chính mình. 

Vì vậy, không nên dù trong chốc lát, chạy theo tâm lý 
sợ hãi về việc từ bỏ hoạt động trần thế của mình. Vì 
trước giờ các con vẫn chưa thực hành giáo pháp một 
cách đúng đắn và năng lực tâm linh của các con chưa 
đủ mạnh nên tư tưởng trần tục vô cùng mãnh liệt sẽ 
xuất hiện liên tục trong tâm trí các con. 

Trừ khi các con vận dụng một số cách đặc trị hóa giải 
chúng, nếu không thì chẳng có chút lợi ích gì khi sống 
ở noi hẻo lánh, không khác gi chim chóc và động vật 
hoang dã đang sống ở đó mà thôi... 


Tóm lại, mặc dù các con có thể sống trong tu viện, 
nhưng giáo pháp sẽ chẳng giúp được gì trừ khi các 
con từ bỏ công việc của đời sống thế tục này và 
chuyển tâm mình tránh khỏi việc theo đuổi tham vọng 
cuộc đời. Hãy từ bỏ mọi hoạt động này! 

Nếu các con nghĩ rằng có thể vẫn làm việc [như 
trước đây] mà không xao lãng [sự thực hành giáo 
pháp] dù trong cuộc đời này hay ở cuộc đời sau thì sự 
thực hành giáo pháp của các con sẽ thành thứ yếu, 
nếu nó chỉ là thứ yếu thi chỉ có thé là giả nhân giả 
nghĩa và khoe khoang. 


[Vì vậy] các con luôn tránh xa bạn bè xấu, nên sống 
ở những nơi vắng vẻ. Đừng bao giờ sống cố định một 
nơi mà tích lũy nhiều khuynh hướng không lành mạnh. 
Dù làm bát cứ gì, luôn làm phù hợp với giáo pháp. Dù 
bất cứ chuyện gì xảy ra với mình, các con xem nó như 
phương thức táy rửa ô nhiễm. 

Bởi vì hành động như vậy là giáo pháp (chân lý) đích 
thực, nên các con cố gắng thực hiện điều đó. Trong 
trường hợp các con tìm đúng cách phát triển những 








Hãy ngụ nơi hẻo lánh, giữ cho tâm dinh tinh, và điều 
phục tự thân, sống thiểu dục tri túc. Các ngươi chớ cố 
chấp những thiện pháp của mình, chớ nên tìm kiếm lỗi 
làm của kẻ khác. 

Hành mà không sợ, không lo. Đừng tăng trưởng 
phân biệt, mà hãy luôn có tâm từ. Chớ nên bị xao lãng, 
bởi các vọng tưởng, hãy luôn luôn tư duy chánh pháp. 


Khiêm hư và nhẫn nhục khi bị công kích. Phòng chớ 
khoe khoang, ngăn ngừa đa dục, luôn luôn từ ái, ôn 
nhu. Dễ hài lòng, dễ chấp nhận. 


Trốn thoát thế gian như con thú hoang. Chưa xuất ly 
thế gian, chẳng phải người hành pháp. Chưa từ bỏ bốn 


nghề kiếm sóng,659 khóng phái hàng xuát gia. 

Chua vién ly tham duc, cháng phái nguói hành dao. 
Nếu chẳng có từ bi, thời chẳng là Bồ-tát. Chưa đoạn 
tuyệt thế sự, chẳng đạt du-già hành giả. Chớ nên bị 
đánh lừa bởi tham lam vọng chấp! 


Tóm lược lại như vầy, khi sống trong tự viện, chỉ 
hành pháp mà thôi, đừng dé tâm chi khác, như thế mới 
có thé, chẳng ân hận điều chi, lúc thời khắc cận kề, lâm 
chung xong một kiếp." 


Vào lúc khác, Ngài Ati$a nói rằng: ‘Mat thế chẳng 
phải là khi để khoe khoang, mà đó là lúc để chứng tỏ 
lòng kiên định. Đó chẳng phải là khi thượng tọa lên 
cao, mà là lúc ngồi xuống chỗ thấp. Đó chẳng phải là 
khi nương người phụng sự, mà là lúc hành hạnh độc 
cu. 

Đó chẳng phái là khi giáo giới dé tử; mà đó là lúc 
giáo giới chính mình. Đó chẳng phải là khi nghe theo 
lời dạy; mà là lúc nghĩ về ý nghĩa của chúng. Đó chẳng 





Stay in remote places, pacify and tame yourself, have 
few desires, and be content. Do not fixate on your own 
good qualities and do not find fault with others. 

Act without fear or anxiety. Do not aggrandize 
concepts but always have a good heart. Undistracted 
by wrong things, always think of the Dharma! 


Remain humble and be patient if attacked. Beware of 
bragging. Arrest all ambition, always be kind! Be 
moderate in whatever you do. You should be easy to 
please and easy to sustain. 


Run away from the worldly like a wild animal. Unless 
you renounce the ways of the world you are not a 
Dharma practitioner. If you have not abandoned the 


four ways of earning livelihood, 662 


renunciant. 

Unless you have given up desires you are not a 
monastic. If you do not have loving kindness and 
compassion you are not a bodhisattva. Unless you put 
an end to worldly activities you are not a great 
meditator. Do not be misled by desire! 


you are not a 


In short, when you stay at a monastery, just practise 
the Dharma without caring for anything else so that you 
do not have any regret when you die.’ 


At another time, Atīśa said: ‘This dark age is not the 
time for boasting; it is the time to show perseverance. It 
is not the time to take a high seat but to take a low 
seat. It is not the time to rely on attendants but to stay 
in solitude. 

It is not the time to discipline students; it is the time to 
discipline your own self. It is not the time to follow the 
words of the teaching; it is the time to think about its 
meaning. It is not the time to travel to and fro; it is the 


972 





phẩm chát tâm linh tốt đẹp, đừng quá tự hào, dé roi 
vào tay ma vuong.99 


Hãy sống ở những nơi hẻo lánh, định tĩnh tâm thức 
và kiểm soát bản thân, ít ham muốn và luôn bằng 


lóng96. Đừng tự mãn với những phẩm chát tốt dep của 
riêng mình và cũng đừng tìm kiếm sai lầm của người 
khác. 

Hành động không sợ hãi, không lo lắng. Không 
phóng đại các quan điểm mà luôn luôn có trái tìm nhân 
từ. Không xao lãng bởi những thứ sai lầm mà luôn luôn 
nghĩ về giáo pháp. 


Luôn giữ sự khiêm tốn và nhẫn nại khi bị công kích. 
Đề phòng tính khoe khoang khoác lác [của chính 
mình]. Ngăn chặn mọi tham vọng, luôn nhớ cán thận! 
Hãy luôn điều độ trong mọi việc các con làm. Các con 
nên dễ hài lòng và dễ chấp nhận. 


Hãy thoát khỏi trần gian như con thú hoang [chạy 
trốn cạm bẫy]. Chưa từ bỏ cách sống của thế giới trần 
tục, các con chưa phải là người thực hành giáo pháp. 
Nếu chưa từ bó bốn nghề nghiệp kiếm sóng?" thì các 
con không phải là tu sĩ. 

Chưa từ bỏ ham muốn, các con không phải là tu sĩ. 
Nếu không có lòng từ bi thì các con không phải Bồ-tát. 
Chưa bỏ xuống mọi hoạt động thế tục, các con không 
phải là người hành thiền ưu tú. Đừng làm đường lạc lối 
bởi ham muốn [của mình]. 


Tóm lại, khi các con sống trong tu viện, chỉ thực hành 
giáo pháp, không lo lăng đến những việc khác dé khỏi 
phải ân hận khi cái chêt đến.” 


Vào một làn khác, tôn giả Ati$a nói rằng: “Thời kỳ 
đen tối này không phải là lúc cho việc khoe khoang mà 
là lúc thé hiện sự kiên trì. Đây không phải là lúc ngồi 
vào cái ghế cao mà là lúc ngồi vào cái ghế thấp. Đây 
không phải là lúc dựa vào người phục vụ mà là lúc cân 
nên sống một mình. 

Đây không phải là lúc kỷ luật các học trò mà là lúc tự 
kỷ luật bản thân. Đây không phải là lúc tuân theo 
những khái niệm ngôn từ mà là lúc suy tư về ý nghĩa 








phải là khi đi lại tới lui; mà là lúc ngụ ở một chỗ.” 


Miscellaneous Oral Precepts, ff. (folio number) 9b— 
15a, dịch Anh T.A. 





time to stay in one place.’ 


'Miscellaneous Oral Precepts', ff. (folio number) 9b— 
15a, trans. T.A. 


973 





của chúng. Đây không phải là lúc di du lich đó đây mà 
là lúc ở yên một chó." 


(Những lời khuyên bảo, các trang liên tục từ 9b-15a, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 





Notes 


974 





Chú thích 


1 Người dịch: Viên tịch hay diệt độ, tức chỉ cho đức 
Phật và các vị xuât gia khi mát đi. 


2 Người dịch: Pháp thí, trong hai loại bố thí, bố thí 
pháp là cao cả. (Kinh Phật thuyét như vậy (Itivuttaka 
98)). 


3 Người dịch: Bà-la-món (brahmin hay brahman), 
một trong bón tàng lớp trong xã hội Án Độ có dai, họ là 
những người có gia dinh, có sự nghiệp, gia sản, là 
những người có danh tiếng trong xã hội. 


4 Người dịch: Bảy pháp bắt thối. 


5 Người dịch: Tham ái: tham có nghĩa là ham muốn, 
thích thú; ái có nghĩa là khát khao, gồm ba loại: (1) khát 
khao khoái lạc cảm giác (khao khát tính dục), (2) khát 
khao các kiểu tồn tại / tái sanh (khao khát hiện hữu), 
(3) khát khao không còn tồn tại (khát khao không hiện 
hữu). 


6 Người dich: Vi hữu hoc (P. sekkha hoặc sekha), 
nghĩa đen của từ sekkha là người đang học hỏi, chưa 
thông thạo, cần phải rèn luyện thêm nữa, tức người 
đang trên tiến trình dé hoàn thiện. Ở đây chỉ cho vị tu 
tập trong giáo pháp của đức Phật đang trên tiến trình 
dé thành tựu quả vi A-la-hán. 

Như vậy, vị hữu học là người có thể đã hoàn thiện 
quả vị đầu tiên (vào dòng thánh), hoặc quả vị thứ nhì 
(một lần trở lui), hoặc quả vị thứ ba (không trở lui). Khi 
đạt được quả vị A-la-hán thì được gọi là vị vô học 
(asekkha), nghĩa là một người đã thông thạo, không 
cần phải rèn luyện thêm nữa. 

(G.P. Malalasekera & W.G. Weeraratne, ed., 
Encyclopaedia of Buddhism, Vol.VII, Sri Lanka: 
Department of Buddhist Affairs, Ministry of Religious 
Affairs, 2007, mục từ “Sekha,” tr.29). 


7 Người dịch: Bốn trang thái thiền tăng thượng tâm 
(P. catunam jhananam abhicetasikanam), tức bón 
thiền: 

(i) Thiền định bậc 1 (Sơ thiền): Trạng thái vui mừng, 
hạnh phúc do lìa dục. Ở Sơ thiên, người thực tập thiên 











975 





cần 5 thiền chi: 1. Tầm, 2. Tứ, 3. Hy, 4. Lạc, 5. Nhất 
tâm (định). 

(ii) Thiền định bậc 2 (Nhị thiền): Trạng thái vui mừng, 
hạnh phúc do định sanh khởi. Chỉ còn 3 thiền chỉ: hỷ, 
lạc và nhất tâm. 

(iii) Thiền định bậc 3 (Tam thiền): Trang thái diệu lạc 
do lìa vui mừng, trạng thái hạnh phúc vi tế và sâu lắng 
hơn hạnh phúc ở thiền 2, bước đầu vào trạng thái xả. 
Ở cấp thiền này còn 2 thiền chỉ: lạc và nhất tâm. 

(iv) Thiền dinh bậc 4 (Tứ thiền): Xả niệm thanh tinh. 
Hạnh phúc được thay thế bằng trạng thái cảm giác 
khác, đó là xả (buông thư: equanimity), mót trang thái 
cán báng tự động moi đối nghịch của tâm và cuộc đời, 
hay nói cách khác, trạng thái cân bằng mọi thịnh suy, 
hơn thua... của cuộc đời. Ở cấp thiền này còn 2 thiền 
chỉ: Xả (thay thé cho lạc) và nhất tâm. (Kinh Tăng chi II. 
212): 


8 Người dịch: Bốn cặp, tám thứ hạng cá nhân (bốn 
đôi, tám vị): (1) lối vào quả vị “vào dòng thánh” (1') quả 
vi vào dòng thánh, (2) lối vào quả vị “một lần trở lui” -> 
(2) quả vị “một lần trở lui," (3) lối vào quả vị “không trở 
lui” -> (3') quả vị “không trở lui," (4) lối vào quả vị A-la- 
hán -> (4') quả vi A-la-hán. (Kinh Phát tự thuyết 5,5). 


9 Người dịch: Mười sự trói buộc-sai khiến: mười kiết 
sử. Kiết: trói buộc, sử: sai khiến, mười kiết sử là mười 
món phiền não khống chế và sai khiến con người làm 
những việc không lợi ích cho sự giải thoát, giác ngộ. 


10 Người dịch: Cói trời hình sắc: sắc giới. Cõi trời vô 
hình sắc: vô sắc giới là hai trong ba cõi trong vũ trụ 
quan Phật giáo gồm dục giới (kãmadhãtu: cảnh giới 
đầy khát khao khoái lạc, có nghĩa là những chúng sanh 
ở trong trạng thái chịu sự trói buộc bởi thú vui khoái lạc 
cảm giác), sắc giới (rūpadhātu: cảnh giới hình sắc tinh 
tế, có nghĩa là chúng sanh ở trong trạng thái hình sắc 
trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, không còn bị thú vui tính 
dục chỉ phối), vô sắc giới (arüpadhátu: cảnh giới tinh tế 
không hình sắc, có nghĩa là chúng sanh ở trong trạng 
thái tinh tế không hình sắc, không chịu sự chi phối bởi 
thú vui tính dục). (Kinh Trường bộ II. 216). 


11 Người dịch: Năm hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài 
nghi, giới câm thủ, dục tham và sân. 








643 Các cảnh giới tái sanh dưới cõi người: như súc 
sanh, ngạ quỷ, và chúng sanh địa ngục. 


644 Vì vậy cũng giảm thiểu kết thứ tư và thứ năm. 


645 Được nói rõ trong Anguttara-nikäya 1.231—32 
rằng một vị Dự luu có thé vẫn còn những khuyết điểm 
nhỏ về giới, nhưng ngay lập tức nhận ra điều này, phát 
lộ với người khác, và cố tránh không phạm trong tương 
lai. 


646 Xem *Th.128 và 164. 





645 Sub-human rebirths: as an animal, ghost, or hell 
being. 


646 So as to reduce the fourth and fifth fetters. 

647 lt is made clear at Anguttara-nikaya 1.231-32 
that a stream-enterer may still have minor lapses from 
ethical discipline, but immediately recognises this, 


acknowledges it to someone else, and seeks to avoid it 
in future. 


648 See *Th.128 and164. 


976 





12 Người dich: Năm thượng phần kiết sử: sắc tham, 
vô sắc tham, mạn, trạo cử và vô minh. 


13 Người dịch: Lậu hoặc (ãsava): nghĩa đen là rỉ 
chảy, rỉ chảy những chất độc hại, ô nhiễm, say sưa, 
v.v... từ trong tâm thức ra. Tiếng anh là intoxicating 
inclinations, có nghĩa là những khuynh hướng say sua, 
độc hại, ô nhiễm hay không lành mạnh, gồm bốn loại 
độc hại chính: (1) khuynh hướng độc hại về việc khao 
khát khoái lạc cảm giác (Kàma-àsava: dục lậu), (2) 
khuynh hướng độc hại về việc khao khát hiện hữu 
(bhava-ãsava: hữu lậu), (3) khuynh hướng độc hại về 
việc khao khát học thuyết (difthi-àsava: kiến lậu), (4) 
khuynh hướng độc hai về việc ngu muội (avjjã-ãsava: 
vô minh lậu). 


14 Cảnh giới thấp kém (ác thú) là cảnh giới tái sanh 
tháp hơn cõi người, nhu động vật, nga quỷ hay địa 
ngục. 


15 Tức làm giảm bớt trói buộc-sai khiến thứ bốn và 
thứ năm. 


16 Người dịch: Vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 


17 Điều này được trinh bày rõ ràng ở Kinh Tăng chỉ I. 
231-32 rằng vị “vào dòng thánh” vẫn có thể có những 
sai sót nhỏ với giới luật đạo đức, nhưng ngay sau khi 
nhận ra được sai sót đó, liền báo cáo điều đó đến 
người khác và cố gắng tránh lặp lại trong tương lai. 


18 Người dịch: Đa văn thánh đệ tử. 

19 Người dịch: Khao khát hay ái gồm ba thứ: khao 
khát khoái lạc trân gian (khao khát tính dục), khao khát 
tôn tại (khao khát hiện hữu) và khao khát phi tôn tại 
(khát khao không hiện hữu). 

20 Xem *Th.128 và 164. 


21 Người dịch: Gotama (Có-dàm) là tên chỉ đức 
Phát. 


22 Người dịch: Từ "giáo pháp” hay "Pháp" (S. 








647 “Thiện lai, ty-kheo", 'ehi-bhikkhư (Hãy đến, này 
tỳ-kheo'), đây là thé thức đắc giới tối sơ, trừ thọ sa-di, 
khi Phật nhận các cá nhân vào trong tăng-già. Sau này, 
một thể thức thọ cụ túc chính thức được Phật quy định. 


648 Có nghĩa là, vị này ít nhất đã thành Dự lưu. 


649 Về pháp này, xem *Th.171. 


650 Giống nhu hoa sen trong bài *Th.5, không bi 
chìm trong nước. 


651 Nhu đức Phật đã mô tả ở *L.8. 


652 Vị bồ-tát tại gia lý tưởng ở đây tương đương với 
một vi Bát hoàn (a- na- hàm) tại mục ”7h.204. 





649 Conferring both 'going forth', otherwise used to 
ordain novices, and ‘higher ordination’, or 'admission' 
as a full monk, by way of saying 'ehi-bhikkhu' (Come, 
monk’) was the earliest method of admitting individuals 
to the monastic order by the Buddha himself. Later, a 
formal ordination procedure was developed by him. 


650 That is, he became at least a stream-enterer. 


651 On this teaching, see *Th.171. 


652 Like the lotus of *Th.5, unsoiled by the water that 
rolls off it. 


653 See *Th.200. 


654 As described by the Buddha at *L.8. 


655 Here the ideal lay bodhisattva is akin to the 
celibate non-returners of *Th.204. 


977 





Dharma, P. Dhamma) trong Phật giáo không những 
chuyển tải những gì đức Phật dạy mà còn chi cho 
“chân lý” bởi vì những gì đức Phật dạy đều là chân lý. 
Vì vậy, trong phần dịch sang tiếng Việt, tôi sẽ dùng hai 
từ này thay thế lẫn nhau tùy từng ngữ cảnh. 

23 Người dịch: Người thầy ở đây chính là đức Phát. 

24 Người dịch: Thọ giới Tỳ-kheo. 

25 Liên hệ đến hai thuật từ “xuất gia" (going forth), 
được dùng như người mới tu (Sa-di) và từ “thọ giới đầy 
đủ” (higher ordination) hay “thu nhận” (admission) là 
Tỳ-kheo hoàn chỉnh, bằng cách nói “Hãy lại đây, này 
Ty-kheo" (ehi-bhikkhu) là cách thức đầu tiên chấp nhận 
các cá nhân vào đoàn thé xuất gia bởi chính đức Phát. 
Về sau này, Ngài đã phát triển một quy trình thọ nhận 
trang trọng hơn. 


26 Điều này có nghĩa là hai đại đức ít nhất trở thành 
các vị “vào dòng thánh.” 


27 Về lời day này, xem *Th.171. 


28 Người dịch: Tức đức Phật và nhóm năm Tỳ-kheo 
dâu tiên. 


29 Giống như hoa sen của *Th.5, không bị nhiễm 
bân bởi nước ngâm nó. 


30 Người dịch: Các khuynh hướng không lành mạnh. 
31 Người dịch: Trở thành tối cao hay tối thượng. 

32 Xem *Th.200. 

33 Được đức Phật mô tả ở *L.8. 

34 Người dịch: Nhất thiết trí: trí biết tát cà moi thứ. 


35 Người dịch: Kết quả tốt đẹp của cuộc sống nhân 
sinh và cõi trời tàng tháp. 


36 Vị Bồ-tát tại gia lý tưởng ở đây thì hơi giống với vị 
“không trở lui" (Bát hoàn) độc thân ở mục *Th.204. 








653 Thực phẩm, chỗ ở, y phục và thuốc men. 


654 Từ ba-la-đề-mộc-xoa (prãtimoksa), thường được 
dịch là biệt giải thoát, có thé hiéu là 'cái đưa đến giải 
thoát, chỉ cho tất cả điều khoản giới mà Phật thiết lập 
cho xuất gia và tại gia; nhưng phổ thông chỉ cho 'giới 
bổn của người xuất gia'. 





656 Food, shelter, robes, and medicine. 


657 The word pratimoksa, elsewhere translated as 
'code of monastic discipline' can be interpreted to mean 
literally ‘that which leads to liberation’. 


978 





37 Người dịch: Bốn cáp bậc trang thái định tâm nhờ 
thực hành thiền định gồm, (1) thiền bậc một: trạng thái 
hân hoan và vui vẻ do lìa bỏ khát khao tính dục và các 
việc xấu, (2) thiền bậc hai: trạng thái vui mừng, hạnh 
phúc do sức tập trung (định), (3) thiền bậc ba: trạng 
thái êm dịu, nhẹ nhàng do lìa bỏ hân hoan ở trạng thái 
trước, (4) thiền bậc bốn: trạng thái thanh thản nhẹ tênh 
hay buông xả do nhất tâm. 


38 Người dịch: Hiền kiếp: kiếp sống thuận lợi, tốt 
đẹp, là khoảng thời gian tôn tại của loài người trên trái 
đất trong vũ trụ bao la này. 


39 Người dịch: Bồ-tát (Bodhisattva: một chúng sanh 
giác ngộ); Ma-ha-tát (Mahãasaffva: một chúng sanh vĩ 
đại). 


40 Người dịch: Trong bản tiếng Anh là “không xem 
thiên văn, đoán ngày trăng tròn và khuyết.” 


41 Bốn nhu cầu thiết yếu của đời sống xuất gia gồm: 
thực phâm, nơi ở, trang phục và thuôc trị bệnh. 


42 Thuật từ ba-la-đề-mộc-xoa (prátimoksa) dich là 
“bộ luật vé nguyên tắc sông của người xuất gia" có thê 
được giải thích theo nghĩa đen là “điêu dân dén giải 
thoát.” 


43 Người dịch: Tuân thủ và thực hành. 


44 Người dịch: Thiếu cần thận, thiếu tập trung, biếng 
nhác... 


45 Người dịch: Cách tạo lửa của người xưa, khi dùng 
hai que tạo củi tạo lửa cọ xát liên tục đên khi chúng 
phát ra lửa. 


46 Người dịch: Tức là khi cảm thấy mình không đủ 
khả năng để tiếp tục đời sống xuất gia thì nên thưa với 
Tỳ-kheo khác dé từ bỏ lối sóng này, nêu chưa thưa mà 
vi phạm bốn giới chính yếu thi bi trục xuất khỏi Tăng 
đoàn. 








655 Nghĩa là, trở lại thành cư sĩ như trước kia. 
656 Xem *V.10 về Atisa. 


657 Kaliyuga. 


658 Ác Ma: xem“ LI.5 và 7 ở trên. 


659 Trồng trọt, thương nghiệp, chăn nuôi và cho vay 
lấy lãi. 





658 i.e. a layman. 
659 See *V.10 on Atisa. 


660 Kaliyuga. 


661 The evil Deadly One: see* LI.5 and 7 above. 


662 Agriculture, trade, animal farming, and lending 
money on interest 


979 





47 Người dịch: Vi pham giới Ba-la-di (parajika), một 
trọng tội bị trục xuât khỏi tăng đoàn vĩnh viễn. 


48 Người dịch: Điều này có nghĩa là sau khi tuyên bố 
mình có năng lực siêu phàm thì Tỳ-kheo đó nói rằng 
mình không có năng lực đó dù do vị ấy tự nói ra hoặc 
do người khác hỏi. 


49 Người dịch: Tức tăng thượng man (abhimana): tự 
hào cao tột vê bản thân. 

50 Tức là người cư sĩ tại gia. 

51 Xem *V.10 vé Atiáa. 


52 Kaliyuga: thời kỳ trụy lạc và đói khổ, thời kỳ mạt 
pháp. 


53 Người dịch: Vô ngại kiến: trí thấy biết mọi thứ 
không chướng ngại. 


54 Người dịch: Pháp nhãn toàn tri: thấy biết hoàn 
toàn mọi thứ trên đời. 


55 Người dịch: ma vương (Mãra): Quỷ sứ chết chóc: 
xem *LI.5 phía trước. Ở đây, Māra cũng còn được xem 
là những thế lực tâm hồn xấu xa, ác độc của chính mỗi 
con người. 


56 Người dịch: Thiéu dục tri túc. 


57 Nông nghiệp, kinh doanh, chăn nuôi và cho vay 
lấy lãi. 








CHƯƠNG 12 - NHỮNG ĐỜI SÓNG GƯƠNG MẪU 
THƯỢNG TỌA BỘ 
Các đại đệ tử tỳ-kheo A-la-hán 


Th.212 Chư đệ tử tỳ-kheo tối thắng và phẩm tánh 
của các vị 


Danh sách các vị tỳ-kheo tối thắng này cho tháy một 
bức tranh toàn cảnh tôt vê phâm chât được thây trong 
các tăng lữ Phật giáo vào thời đức Phật.Š80 


Này các tỳ-kheo, đệ nhất trong các vị đệ tử tỳ-kheo 
của Ta về ha lap là Aññã-kondañña. Trong các ty-kheo 
đệ tử của ta đệ nhất: trong các tỳ-kheo đại trí là 
Sãriputta; trong các ty-kheo đại thần thông, là Mahã- 
moggallana; 

trong các ty-kheo thuyết hạnh đầu-đà, là Maha- 
kassapa; trong các tỳ-kheo thiên nhãn, là Anuruddha; 
trong các ty-kheo thuóc gia dinh quy tóc, là Bhaddiya 
Kaligodhàputta; trong các ty-kheo có âm thanh vi diệu, 
là Bhaddiya Lakundaka (người lùn); 

trong các tỳ-kheo tiếng rống sư tử (pháp vô úy), là 
Pindola Bhãradväja; trong các tỳ-kheo thuyết pháp, là 
Punna Mantäniputta; trong các ty-kheo quảng diễn 
phân biệt nghĩa lý, là Mahäkaccäna. 


Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo đệ tử của Ta: đệ 
nhất biến hóa ý thành thân, là Cullapanthaka; đệ nhất 
tâm thắng tiến, là Cullapanthaka; đệ nhất thiện xảo 
chuyền biến tưởng, là Mahäpanthaka; 

đệ nhất vô tránh trụ, là Subhüti; đệ nhất ứng cúng 
dường, là Subhũti; đệ nhất trụ a-lan-nhã (lâm trụ), là 
Revata Khadiravaniya; đệ nhất tu thiền, là Kankha- 
revata; 

đệ nhất sách cần tinh tấn, là Sona Kolivisa; đệ nhất 
thiện xảo ngôn ngữ, là Soņa Kutikanna; đệ nhất thọ lợi 
dưỡng, là Swali; đệ nhất tín thắng giải, là Vakkalī. 





CHAPTER 12: EXEMPLARY LIVES 
THERAVADA 
Great arahant monk disciples 


Th.212 Foremost monk disciples and their 
qualities 


This list of foremost monks gives a good panorama of 
the kind of qualities found in Buddhist monks at the 


time of the Buddha. 863 


Monks, the foremost of my monk disciples in seniority 
is Añña-kondañña. The other foremost of my monk 
disciples are: among those with great wisdom, 
Sariputta; among those with great psychic potency, 
Mahà-moggallana; 

among those who expound the ascetic practices, 
Mahàa-kassapa; among those with the divine eye, 
Anuruddha; among those of eminent families, Bhaddiya 
Kaligodhayaputta; among those with a sweet voice, 
Bhaddiya the dwarf; 

among those with the lion's roar (of fearless 
teaching), Pindola Bharadvaja; among those who 
speak on the Dhamma, Punna Mantanuputta; among 
those who explain in detail the meaning of what has 
been stated in brief, Maha-kaccàana. 


The foremost of my monk disciples are: among those 
who create the mind-made body, Culla-panthaka; 
among those skilled in mental transformation, Culla- 
panthaka; among those skilled in the transformation of 
perception, Mahã-panthaka; 

among those who dwell without conflict, Subhüti; 
among those worthy of gifts, Subhüti; among forest 
dwellers, Revata Khadiravaniya; among those who 
practise meditative absorption, Kankha-revata; 

among those who arouse vigour, Sona Kolivisa; 
among those who are excellent speakers, Sona 


980 





CHU'ONG 12 - CÁC CÁ NHÀN GUONG MÁU 
THU'ONG TOA BO 
CÁC TY-KHEO A-LA-HÁN HÀNG DÀU 


Th.212 Các Ty-kheo uu tü nhát và phám hanh cüa 
các ngài 


Danh sách các Ty-kheo ưu tú nhát này cho tháy một 
bức tranh toàn cánh tươi dep vé các loại phâm hanh 
được tim tháy trong các tu sĩ Phát giáo vào thời đức 
Phật. Ì 


Này các Tỳ-kheo, đứng đầu trong các đệ tử Tỳ-kheo 
của ta về thâm niên tu tập^ là Aññã-kondañña (A-nhà 
Kiều-trần-như). Đứng đầu các lĩnh vực khác trong các 
đệ tử Ty-kheo của ta là: đứng đầu vé trí tuệ là Säriputta 
(Xá-lợi-phát); đứng đầu về khả năng siêu phàm (thần 
thông) là Mahà-moggallàna (Đại Mục-kiền-liên); 

đứng đầu về việc giảng giải các cách thực hành khổ 
hạnh là Mahà-kassapa (Đại Ca-diếp); đứng đầu về sự 
nhìn thấy siêu phàm (mắt thần, thiên nhãn thông) là 
Anuruddha (A-nậu-lâu-đà); đứng đầu về gia đình quyền 
quý là Bhaddiya Kaligodhayaputta; đứng đầu về giọng 
nói lôi cuốn là Bhaddiya người Lùn; 

đứng đầu về giọng nói như sư tử (gầm như sư tử về 
lời day can dám) là Pindola Bhãradväja; đứng đầu về 
thuyết giảng giáo pháp là Punna Mantãnputta (Phú-lâu- 
na Mãn-từ-tử); đứng đầu về giải thích chỉ tiết ý nghĩa 
về điều được tuyên bó ván tắt [bởi đức Phát] là Maha- 
kaccàna (Đại Ca-chién-dién). 


Lĩnh vực hàng đầu của các dé tử Ty-kheo của ta là: 
đứng đầu về việc hóa thân từ tâm thức (từ ý hóa thân) 
là Culla-panthaka (Câu-lợi Bàn-đặc); đứng đầu về kỹ 
năng chuyển hóa tâm thức là Culla-panthaka; đứng 
đầu về kỹ năng chuyển hóa tri giác (tưởng) là Mahaà- 
panthaka (Bàn-đặc); 

đứng đầu về việc sống không xung đột (tranh luận) là 
Subhüti (Tu-bồ-đề); đứng đầu về xứng đáng cúng 
dường là Subhũti (Tu-bồ-đề); đứng đầu về việc sống ở 
trong rừng là Revata Khadiravaniya; đứng đầu về việc 
thực hành thiền định là Kankhã-revata; 








Này các ty-kheo, trong các ty-kheo đệ tử của Ta: đệ 
nhất hiếu hoc, là Rãhula (La-hầu-la); đệ nhất tín tâm 
xuất gia, là Ratthapala; đệ nhất thọ trù (rút thăm, nhận 
thẻ Tăng phân chia tỳ-kheo thọ thực theo thí chủ thỉnh 
thực), là Kundadhàna; 

đệ nhất biện tài, là Vangisa; đệ nhất đoan chánh, là 
Upasena Vangantaputta; đệ nhất phân phối tọa ngọa 
cụ, là Dabba Mallaputta; đệ nhất chư thiên ái mộ và 
xứng ý, là Pilindavaccha; 

đệ nhất tháng trí mau le, là Bahiya Daruciriya; đệ 
nhất luận thuyết xảo diệu (minh họa bằng nhiều thí du 
và lý lẽ), là Kumära-kassapa; đệ nhất chứng đắc vô 
ngại giải, là Mahakotthita. 


Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo đệ tử của ta: đệ 
nhất đa văn, là Ananda; đệ nhất cường ký, là Ananda; 
đệ nhất mẫn tiệp (nắm bắt vấn đề nhanh chóng), là 
Ananda; đệ nhất quyết đoán, là Ananda; đệ nhất thị 
giả, là Ananda; 

dé nhất tùy hành đông đảo, là Uruvela-kassapa; dé 
nhất khích lệ tín tâm cho các gia dinh, là Kaludayr; đệ 
nhất không bệnh, là Bakkula; dé nhất ức niệm quá khứ, 
là Sobhita; đệ nhất trì luật, là Upali; 

đệ nhất giáo giới tỳ-kheo-ni, là Nandaka; đệ nhất thủ 
hộ căn môn, là Nanda;66† đệ nhát giáo giới tỳ-kheo, là 
Mahä- kappina; đệ nhất thiện xảo hỏa giới (bằng định / 
tam-muội lực), là Sagata; đệ nhất ứng đối biện tài, là 
Raãdha; đệ nhất trì thô y, là Mogharäja. 





Kutikanna; among those who gain (offerings), Sivalt; 
amongst those resolved through faith, Vakkali. 


The foremost of my monk disciples are: among those 
who desire training, Rahula (the Buddha's son); among 
those who have gone forth out of faith, Ratthapala; 
among those who are first to take meal tickets (chosen 
by lot), Kundadhana; 

among those who compose inspired verses, Vangisa; 
among those who inspire confidence in all respects, 
Upasena Vangantaputta; among those who assign 
lodgings, Dabba Mallaputta; among those pleasing and 
agreeable to the deities, Pilindavaccha; 

among those who quickly attain higher knowledge, 
Bahiya Daruciriya; among those with variegated 
speech (illustrated with many similes and reasons), 
Kumära-kassapa; among those who have attained the 
analytical knowledges, Maha-kotthita. 


The foremost of my monk disciples are: among those 
who are learned, Ananda; among those with a quick 
grasp, Ananda; among those who are resolute, 
Ananda; among those who are personal attendants, 
Ananda; 

among those with a large retinue, Uruvela-kassapa; 
among those who inspire confidence in families, 
Kaludayi; among those with good health, Bakkula; 
among those who recollect past lives, Sobhita; among 
the upholders of monastic discipline, Upali; 

among those who exhort nuns, Nandaka; among 
those who guard the doors of the sense faculties, 
Nanda;664 among those who exhort monks, Mahà- 
kappina; among those with skill in the fire element (by 
meditative power), Sägata; among those who receive 
eloquent discourses, Radha; among those who wear 
coarse robes, Mogharäja. 


981 





đứng đầu vé việc đánh thức khí lực | (nó lực chăm chỉ) 
là Sona Kolivisa; đứng đầu về việc diễn thuyết xuất sắc 
là Sona Kutikanna; đứng đầu về việc được nhận đồ 
cúng dường là Sivalr, đứng đầu về việc quyết dinh 
thông qua niềm tin là Vakkali. 


Lĩnh vực hàng đầu của các đệ tử Tỳ-kheo của ta là: 
đứng đầu về việc ưa thích rèn luyện (tu tập) là Rahula 
(La-hầu- la: con trai đức Phật), đứng đầu vé việc xuất 
gia vì niềm tin là Ratthapala; đứng đầu về việc nhận 
phiếu ăn cơm [được chọn do rút thăm] là Kundadhãna; 

đứng đầu về việc sáng tác những bài thơ kệ đầy 
truyền cảm là Vangisa; đứng đầu về việc truyền cảm 
hứng tự tin về mọi mặt (dễ mến toàn diện) là Upasena 
Vangantaputta; đứng đầu về việc sắp xép chỗ ở là 
Dabba Mallaputta; đứng đầu về việc được các thiên 
thần yêu thích và hài lòng là Pilindavaccha; 

đứng đầu về việc nhanh chóng đạt đến trí cao cả 
(tháng trí) là Bahiya Dãrucrriya; đứng đầu về lời nói 
uyén chuyển [được minh họa với nhiều ví dụ và lập 
luận] là Kumàra-kassapa; đứng đầu về việc dat được 
trí phân tích (vô ngại giải) là Mahä-kotthita. 


Lĩnh vực hàng đầu của các đệ tử Tỳ-kheo của ta là: 
đứng đầu về việc học rộng (uyên bác) là Ananda (A- 
nan); đứng đầu về việc nắm bắt nhanh chóng [lời dạy 
hay thông tin] là Ananda; đứng đầu về việc cương 
quyết là Ananda; đứng đầu về việc làm trợ lý riêng (thị 
giả thân cận) là Ananda; 

đứng đầu về đoàn tùy tùng đông đảo là Uruvelã- 
kassapa (U'u-láu-tàn-loa Ca-diếp); đứng đầu về việc 
truyền cảm hứng tự tin cho các gia đình là Kãludãyi; 
đứng đầu về việc luôn luôn khỏe mạnh là Bakkula; 
đứng đầu về việc nhớ đến các đời sống quá khứ là 
Sobhita; đứng đầu về việc giữ vững giới luật là Upalli; 

đứng đầu về việc khuyến khích các Tỳ-kheo-ni là 
Nandaka; đứng đầu về việc gìn giữ các giác quan là 


Nanda;3 đứng đầu về việc khuyến khích các Tỳ-kheo 
là Mahà-kappina; đứng đầu vé kỹ năng hỏa giới (các 
yếu tố thuộc lửa) [bằng năng lực thiền định] là Sägata; 
đứng đầu về việc lĩnh hội các bài giảng mang tính hùng 
biện là Rãdha; đứng đầu về việc mặc y phục xấu là 
Mogharaja. 








Etad-agga-vagga: Anguttara-nikaya 
Anh P.H. 


|.23-25, dịch 


Th.213 Thành tựu của năm trăm tỳ-kheo A-la-hán, 
đặc biệt Sàriputta 


Một thời Thế Tôn trú tại giảng đường Lộc Mẫu Tử, 
trong vườn đông, Sàvatthi cùng với đại chúng tỳ-kheo 
năm trăm vị, tất cả đều là A-la-hán. 

Lúc bấy giờ, nhân ngày trăng tròn bố-tát, Thế Tôn 
ngồi giữa lộ thiên, xung quanh là chúng tỳ-kheo đoanh 
vây dé hành lễ tự tứ.662 


Sau khi nhìn quanh chúng tỳ-kheo im lặng, Thế Tôn 
bảo các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, Ta nay tự tứ với các 
ông: có việc làm nào của Ta, bởi thân hay ngữ, đáng 
phiền trách?” 

Khi được nói nhu vậy, Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trật thượng y qua một bên vai, chắp tay lễ 
Thế Tôn, và bạch: 'Bạch Đại Đức, chúng con không 
thấy có việc làm nào của Thế Tôn, bởi thân hay ngữ, 
đáng phiền trách. 

Bạch Đại Đức, bởi Thế Tôn là đáng phát khởi con 
đường chưa từng được phát khởi, chỉ thị con đường 
chưa được chỉ thị, tuyên thuyết con đường chưa được 
tuyên thuyết. Thế Tôn là đắng liễu tri đạo, thông suốt 
đạo, thiện xảo đạo. 

Các đệ tử của Thế Tôn là những vị hiện tại an trụ tùy 
hành đạo, về sau sẽ thành tựu đạo. Bạch Đại Đức, con 
nay cũng tự tứ với Thế Tôn: có việc làm nào của con, 
bởi thân hay ngữ, mà Thế Tôn phiền trách không?’ 


'Này Sãriputta, Ta không thấy có việc làm nào của 
ông, bởi thân hay ngữ, đáng phiền trách. Này 
Sãriputta, ông là người thông tuệ, dai tuệ, quảng tuệ 
(quảng bác), tiệp tuệ (nhạy bén), tốc tuệ (nhanh nhẹn), 
lợi tuệ (sắc bén), quyết trạch tuệ (thông suốt). 

Ví như con trưởng của Chuyén luân vương, chon 
chánh vận chuyển bánh xe đã được vua cha vận 





Etad-agga-vagga: Anguttara-nikáya l.23-25, trans. 
P.H. 


Th.213 The attainments of five hundred arahant 
monks, especially Säriputta 


On one occasion the Blessed One was dwelling at 
Savatthi, in the eastern park in the mansion of Migära's 
mother, together with a large community of monks, with 
five hundred monks, all of them arahants. 

Now on the holy day of the fifteenth (of the month), 
the Blessed One was sitting in the open surrounded by 
the community of monks in order to hold the 


Pavarana 995 


Then, having surveyed the silent community of 
monks, the Blessed One addressed the monks thus: 
'Monks, come now, let me invite you: Is there any deed 
of mine, either bodily or verbal, which you would 
censure?' 

When this was said, Venerable Saàriputta rose from 
his seat, arranged his upper robe over one shoulder, 
and, raising his joined hands in reverential salutation 
towards the Blessed One, said to him: 'Venerable sir, 
there is no deed of the Blessed One, either bodily or 
verbal, that we censure. 

Venerable sir, for the Blessed One is the originator of 
the path unarisen before, the producer of the path 
unproduced before, the declarer of the path undeclared 
before. He is the knower of the path, the discoverer of 
the path, the one skilled in the path. 

And his disciples now dwell following that path and 
become possessed of it afterwards. Venerable sir, | 
invite the Blessed One: Is there any deed of mine, 
either bodily or verbal, which the Blessed One would 
censure?' 


'Sariputta, there is no deed of yours, either bodily or 
verbal, that | censure. Sariputta, for you are wise, one 
of great wisdom, of wide wisdom, of joyous wisdom, of 
swift wisdom, of sharp wisdom, of penetrative wisdom. 

Just as the eldest son of a Wheel-turning monarch 
properly keeps in motion the wheel of sovereignty set in 
motion by his father, so do you, Sãriputta, properly 


982 





(Phẩm Người tối thắng: Kinh Tăng chi |. 23-25, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.213 Sự thành tựu của năm trăm Tỳ-kheo A-la- 
hán, đặc biệt là đại đức Sariputta 


Một dịp đức Phật đang ở thành Savatthi (Xá-vệ), 
công viên phía Đông lâu đài người mẹ của Migära (Lộc 
mẫu) cùng với đoàn thể Tỳ-kheo đông đảo, khoảng 
năm trăm vị, tất cả đều là A-la-hán. 

Lúc đó vào ngày rằm thiêng liêng trong tháng, đức 
Phật đang ngồi giữa trời được bao quanh bởi đoàn thể 
Tỳ-kheo thực hiện lễ Bó-tát tự tứ.* 


Lúc đó, sau khi quan sát đoàn thể Tỳ-kheo đang ngồi 
yên lặng, đức Phật liền nói với các Tỳ-kheo rằng: “Này 
các Tỳ-kheo, bây giờ, ta mời các thầy [nêu lên ý kiến 
về việc]: có bát ky hành vi nào của ta, về thân thé hay 
lời nói mà các thầy phê bình không? 

Khi điều này được nói, Đại đức Sariputta đứng dậy, 
vén y ngoài vào bên vai, chấp tay vái chào đức Phật và 
nói răng: “Thưa đức. Thế Tôn, không có bất kỳ hành vi 
nào của Thế Tôn, về thân thé và lời nói dé chúng con 
phê bình. 

Thưa Thế Tôn, vì Ngài là người khởi đầu con đường 
trước đây chưa từng có, người xây dựng con đường 
trước đây chưa được xây dựng, người công bố con 
đường trước đây chưa được công bó. Ngài là người 
biết rõ con đường, người khám phá ra con đường, 
người có kỹ năng trên con đường. 

Hơn nữa, những đệ tử của Thế Tôn hiện tại đang 
chăm chú di theo con đường đó và sé thành tựu sau 
này. Thưa đức Thế Tôn, con kính xin đức Thế Tôn [nói 
lên ý kiến về việc]: có bất kỳ hành vi nào của con, về 
thân thé và lời nói mà Thế Tôn phê bình không?” 


Này Sãriputta, không có bát kỳ hành vi nào của thầy, 
về thân thể và lời nói để ta phê bình. Này Sariputta, 
thầy là người trí, bậc trí tuệ cao vời, trí tuệ rộng khắp, 
trí tuệ nhạy bén, trí tuệ nhanh nhẹn, trí tuệ sắc bén, trí 
tuệ sâu thắm. 

Ví như người con đầu (thái tử) của vua Chuyén luân 
thánh vương (đại đế toàn trị) giữ gìn một cách thích 








chuyển, cũng vậy, này Sãriputta, ông chon chánh 
chuyên vận pháp luân vô thượng đã được Ta chuyên 
vận.' 


‘Bach Thé Tôn, néu Thé Tôn không có chi trích gì 
con vè thân hay ngữ, vậy Thế Tôn có phiền trách gì về 
thân hay ngữ của năm trăm vị tỳ-kheo không?” 

‘Này Sáriputta, Ta không thấy năm trăm tỳ-kheo này 
có điều gì bởi thân hay ngữ đáng phiền trách, vì trong 
năm trăm tỳ-kheo này, sáu mươi tỳ-kheo đã đắc ba 
minh, sáu mươi tỳ-kheo đắc sáu thắng trí (thần thông), 
sáu mươi tỳ-kheo là hành câu phần giải thoát, và các 


ty-kheo còn lại đều là hàng tuệ giải thoát.663 


Pavàrana Sutta: Samyutta-nikaya 1.410—414, dịch 
Anh G.A.S. 


Th.214 Thượng 
Moggallana 


túc dé tủ: Sãriputa và 


Hai vị này là bạn từ khi còn tại gia và là đệ tử của một 
trong sáu tôn sư ngoại đạo phái hoài nghi chủ nghĩa 
trước khi trở thành đệ tử Phật. 

Trước khi biết Phát, họ giao ước ai trước tiên tìm tháy 
đường vào bát tử thì phải thuật lại cho người kia 
(Vinaya I.39). 


Hai đệ tử thượng túc của Ta là Saàriputta và 
Moggallana. 
Vepulla-pabbatam Sutta: II.192, 
dịch Anh P.H. 


Samyutta-nikàya 


Này các ty-kheo, một ty-kheo có tín tâm, hy cầu chon 
chánh, nên hy cầu nhu váy: ‘Mong rằng ta sẽ thành 
như Sàriputta và Moggallana' Đây là chuẩn mực, là 
mẫu mực, cho các tỳ-kheo đệ tử của ta, tức là 
Sariputta và Moggallana. 





keep in motion the wheel of the Dhamma set in motion 
by me. 


‘Venerable sir, if the Blessed One does not censure 
any deed of mine, bodily or verbal, does he censure 
any deed, bodily or verbal, of these five hundred 
monks?’ 

'Sariputta, there is no deed, bodily or verbal, of these 
five hundred monks that | censure as of these five 
hundred monks, sixty monks are triple-knowledge 
bearers, sixty monks are bearers of the six-fold 
supernormal knowledges, sixty monks are liberated in 


both ways, while the rest are liberated by wisdom. 966 


Pavàrana Sutta: Samyutta-nikaya 1.410—414, trans. 
G.A.S. 


Th.214 Chief disciples Sariputta and Moggallana 


These two were friends in lay life and had been 
disciples of a sceptic teacher before becoming disciples 
of the Buddha. 

They promised to tell each other if either found a way 
to the deathless (Vinaya I.39). 


My two chief disciples are named Säriputta and 
Moggallana. 

Vepulla-pabbatam Sutta:  Samyutta-nikaya II.192, 
trans. P.H. 


Monks a monk endowed with faith, rightly aspiring, 
should aspire thus: ‘May | become like Sãriputta and 
Moggallana! This is the standard and criterion for my 
monk disciples, Sariputta and Moggallana. 


983 





hop bánh xe chü quyền đang vận chuyên đã được vua 
cha khởi đầu vận chuyén. Thày cüng dà làm gióng nhu 
vậy, này Sãriputta, thầy giữ gin một cách phù hợp 
bánh xe giáo pháp. đang vận chuyén đã được chính ta 
khởi đầu vận chuyễn.” 


“Thưa đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn không phê bình 
bất kỳ hành vi nào của con, về thân thê cũng như lời 
nói, vậy ngài có phê binh bát kỳ hành vi nào, về thân 
thê và lời nói của năm trăm Tỳ-kheo ở đây, không?” 

“Này Sãriputta, không có bất kỳ hành vi nào, vé thân 
thê cũng như lời nói của năm trăm Tỳ-kheo này mà ta 
phải phê bình khi trong sô năm trăm Ty-kheo này, sáu 
mươi vị là người đã thành tựu ba loại trí (tri thức), sáu 
mươi vị khác là người thành tựu sáu loại tri thức (trí) 
siêu phàm6, sáu mươi vi nữa là vị giải thoát trong cà 
hai cách”, những vị còn lại được giải thoát bởi trí 
tuệ8.9 


(Kinh Tự tứ: Kinh Tương ưng |. 
414>), do G.AS. dịch tiếng Anh). 


190-191 (l. «410- 


Th.214 Hai dé 
Moggallana 


tử quan trong: Sàriputta và 


Hai vi này là ban vói nhau khi cón tai gia và cüng là 
dé tử của vị thầy theo chủ nghĩa hoài nghi trước khi cả 
hai trở thành đệ tử của đức Phát. 

[Trước khi gặp đức Phật] họ hứa sẽ nói cho nhau néu 
một trong hai người tìm được cách thức để bắt tử 
(không còn tái sanh) (Luật Tạng I. 39). 


Hai đệ tử trọng yếu của ta là Säriputta (Xá-lợi-phất) 
và Moggallana (Mục-kiên-liên). 


(Kinh Núi Vepulla: Kinh Tương ưng II. 192, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo thám nhuàn niềm tin, có 
mong mói düng dán, nên mong mói nhu thế này: “Có 
thể tôi sẽ trở nên giống đại đức Sariputta và 
Moggallàna!" Đây là tiêu chí và chuẩn mực cho các đệ 
tử Ty-kheo của ta, tức là Sariputta và Moggallana. 








Äyãcana-vagga 12, Sutta 1: Anguttara-nikaya 1.88, 
dich Anh P.H. 


Hãy thân cận Saàriputta và Moggalläna, này các ty- 
kheo, hãy phuc thi Sãriputta và Moggallana. Các Tì- 
kheo ấy là những hiền trí, là những người tư trợ các tỳ- 
kheo phạm hạnh. 

‘Này các ty-kheo, như một sanh máu, là Sãriputta; 
như một dưỡng mẫu, là Moggallàna. Sãriputta, này các 
ty-kheo, hướng dẫn người khác đến quả Dự lưu; 
Moggallàna hướng dẫn đến tối thượng nghĩa (quả A-la- 
hán). 

Sàriputta, này các tỳ-kheo, có khả năng khai thị, 
tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, giải minh, phân biệt và 
hiển phát một cách rộng rãi bón Thánh dé. 


Sacca-vibhanga Sütta: Majjhima-nikàya 11.248, dich 
Anh P.H. 


Th.215 Sãriputta 


Ở đây chúng ta tháy một só phẩm chát của Sariputta, 
còn được gọi là Upatissa. Trong khi cực kỳ thông tué 
và hiền minh, Ngài vẫn có thé dứt mọi tám tư một khi 
vào nhị thiên, với định và xả theo cách mà, với kẻ vô tri, 
Ngài có vẻ như người ngu si, chứ không phải là người 
khôn ngoan. 

Chẳng hạn, Ngài nói bật ở chỗ có thé phán tích xác 
định các tiến trình thành phán của bát kỳ kinh nghiệm 
nào. 


Chốn núi rừng đáng ưa, phàm phu lại chẳng ưa. 
Người ly tham ưa thích, bởi chăng tim duc lạc. 


Khi được người chỉ lỗi, trí giả nói lỗi ta: thân cận hiền 
trí ây, như được chỉ kho tàng. Thân cận người như 
vậy, tôt đẹp, không hê xâu. 





Äyäcana-vagga 12, Sutta 1: Anguttara-nikaya 1.88, 
trans. P.H. 


Cultivate the friendship of Sariputta and Moggallana, 
monks, associate with Sariputta and Moggallana. They 
are wise and helpful to their companions in the holy life. 

‘Monks, like a mother is Sariputta; like nurse is 
Moggallana. Sãriputta, monks, trains others for the fruit 
that is stream-entry; Moggallana for the highest goal 
(arahantship). 

Sariputta, monks, is able to proclaim, teach, describe, 
establish, reveal, analyse and make plain the four 
Truths of the Noble Ones. 


Sacca-vibhanga Sütta: Majjhima-nikaya 111.248, trans. 
P.H. 


Th.215 Sariputta 


Here we see some of the qualities of Sariputta, who 
was also known as Upatissa. While extremely wise and 
discerning, he could let go of the process of thinking 
once in the second meditative absorption, and his calm 
and equanimity was such that, to undiscerning people, 
he might seem as having a dull mind, rather than a 
sharp one. 

He was noted, for example, for being able to 
analytically identify the ingredient processes of any 
experience. 


Forests are delightful, where (ordinary) people find no 
delight. Those rid of desire will delight there; they are 
not seekers after sensual pleasures. 


If one should see a seer of faults, a teller of one's 
errors, a prudent man, one should associate with such 
a clever man like a revealer of treasure. It fares better, 
not worse, for one who associates with such a one. ... 


984 





(Phẩm Hy câu, kinh số 1: Kinh Tăng chi l. 88, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Này các Ty-kheo, háy vun tróng tinh ban vói 
Sariputta và Moggallàna, hãy gần gũi Sariputta và 
Moggallàna. Họ uyên bác (có trí) và giúp ích đối với 
những người bạn cùng tu của minh trong đời sống 
thánh thiện. 

“Này các Tỳ-kheo, giống như người mẹ ruột (sanh 
máu) là Sãriputta; giống như người mẹ nuôi (bảo mẫu) 
là Moggallana. Này các Tỳ-kheo, Säriputta rèn luyện 
người khác cho quả vị vào dòng thánh 10: Moggallãna 
cho mục đích cao nhất (quả vị A-la-hán). 

Này các Ty-kheo, Sãriputta có khả năng tuyên bó, 
giảng dạy, diễn tả, thiết lập, biểu lộ, phân tích và làm rõ 
ràng bốn chân lý của các đắng cao cả (các đức Phật). 


(Kinh Phân biệt vé sự thật: Kinh Trung bộ II. 248, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.215 Tôn giả Säriputta (Xá-lợi-phất) 


Ở đây, chúng ta thấy một só phẩm hạnh của Đại đức 
Sariputta, còn có tên gọi khác là Upatissa. Trong lúc 
cực kỳ sáng suốt và sâu sắc, đại đức có thể bỏ qua 
tiến trình suy nghĩ một khi ở trong trạng thái thiền định 
bác hai, hơn nữa, sự tinh lặng và thanh thản của đại 
đức đến mức mà đối với những người không sâu sắc, 
đại đức có vé như người có tâm thức dó dán hơn là 
nhạy bén. 

Đại đức nỗi bật vì có khả năng xác định theo lối phân 
tích tiến trình hợp thành của bắt kỳ trải nghiệm nào. 


Rừng núi thật thú vị, 

Người thường lại chẳng ưa. 
Người lìa tham ưa thích 

Vì chẳng tìm khoái lạc. 


Nếu người chỉ lỗi mình, 
Nói sai làm của mình 

Là người rất thông thái, 
Gần gũi người như vậy 
Chỉ tốt hơn, không xấu... 








Đầu trọc, quán ca-sa, trưởng lão trí đệ nhất, Ngài 
Upatissa, tọa thiền một gốc cây. 


Nhập tĩnh lự vô tầm, đệ tử Chánh đẳng giác, ngay 
lúc ấy đạt đến, im lặng Thánh mặc nhiên. 


Như núi đá không động, khéo an trụ vững vàng, tỳ- 
kheo diệt tận si, như núi không dao động. ... 


Tịch tĩnh, và trầm lặng, hòa nhã, không trạo cử, quét 
sạch các ác pháp, như gió quét lá cây. ... 


Đạt trí ba-la-mật, đại trí lực đại tuệ, không ngu giả 
như ngu, thường du hành, mát mẻ. 


Sãriputtas verses: Theragàtha 992-993, 998-1000, 
1006 and 1015, dich Anh P.H. 


Th.216 Mahà-moggallana 


(Mahà-) Moggallàna kå lại rằng vào thời một vi Phát 
quá khứ, Ngài dà là một Māra tên 
(Majjhimanikaya 1.333), nhung giờ đây đã được giác 
ngộ dưới thời đức Phật Gotama. 


Sống rừng, hành khất thực, vui tàn thực trong bát, 
phá tan quân tử thân, nội tâm khéo an tinh.... 


là Düsi 





Near the foot of a tree, with shaven head, clad in 
outer robe, the elder Upatissa, supreme in wisdom, 
meditates. 


Having attained to non-thinking (in the second 
meditative absorption), the disciple of the fully 
enlightened one is straightway possessed of noble 
silence. 


Just as a rocky mountain is unmoving, well-founded, 
so a monk, like a mountain, does not tremble after the 
destruction of delusion. ... 


Calm, quiet, speaking in moderation, not conceited, 
he shakes off evil qualities as the wind shakes off the 
leaves of a tree. ... 


Having attained the perfection of wisdom, having 
great discernment, a great sage, not stupid but 
seeming stupid (to the undiscerning), he always 
wanders, (with the fires of the defilements) quenched. 


Sariputta's verses: Theragatha 992-993, 998-1000, 
1006 and 1015, trans. P.H. 


Th.216 Maha-moggallana 


(Mahà-) Moggallana reports that at the time of a past 
Buddha, he had been a Māra named Dūsī (Majjhima- 
nikaya /.333), yet was now awakened under Gotama 
Buddha. 


Let us live in the forest, living on alms-food, delighting 
in whatever scraps come into our alms-bowl, tearing 
apart the army of death, being well-composed inwaraly. 


985 





Ngồi sát góc một cây, 

Với đầu được cạo trọc, 
Khoác cà-sa bên ngoài, 
Ngài Upatissa 

Bậc trí tuệ đệ nhất, 

Đang lưng thẳng tham thiền. 


Đệ tử bậc giác ngộ 
Nhập định không suy tu 
Ngay lúc ấy sở hữu 

Sự tinh lặng cao tót. 


Như núi đá không lay, 

Do nền móng vững chắc. 
Ty-kheo diệt ảo tưởng, 
Không động, không run sợ. 


Ngài tinh lặng, thanh thản, 
Hòa nhã, không tự phụ 
Thói bay mọi xấu xa 

Như gió thói lá cây.. 


Đạt trí tuệ hoàn hảo, 

Vi thánh vĩ đại thay, 

Không dại nhưng giống dại 
Phiền não sạch, du hành. 


(Những bài thơ kệ của Sàriputta: Trưởng lão Tăng kệ 
992-993, 998-1000, 1006 và 1015, do P.H. dịch tiêng 
Anh). 


Th.216 Tôn giả Mahà-moggallàna (Đại Mục-kiền- 
liên) 


Tôn giả Mahà-moggallàna ké lại rằng vào thời vi Phát 
quá khứ, đại đức là một mãra (ma vương) có tên là 
Düsi (Kinh Trung bó I. 333), nhưng bây giờ đã được 
giác ngộ dưới sự [hướng dẫn] của đức Phật Gotama 
(tức đức Phật Bỗn sư Thích-ca). 


Chúng ta sống ở rừng, 
Nhờ đồ ăn khát thực, 
Hài lòng thứ được nhận, 
Cho dù rất nhỏ nhặt, 








(Với Ma Vương:) Ai muốn nhuộm bầu trời, màu vàng 
hay màu khác, với nghĩ tưởng như vậy, chỉ tự gây khôn 
mình. 


Tâm này như hư không, nội tại cực định tĩnh. Ác tâm, 
chớ dén gân, nhu chim bay vào lửa.... 


Được khuyên bởi Thánh giả, vô học tối hậu thân, ta 
nhân ngón chân mình, chân động lâu Lộc Máu (dé 
khién các ty-kheo không trang nghiêm và ôn ào yên 


Ánh chớp nhá hang động, khe núi Vebhära, khe núi 
Pandava, người trong hang vân thiên, ây con đâng Vô 
tý. ... 


Chỉ trong một chớp mắt, biết một nghìn thế giới, gồm 
cả Phạm thiên trụ; băng thân thông trí chứng, và sanh 
tử trí lực, ty-kheo thây chư thiên. 


Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, bằng trí, giới, tịch tĩnh, vượt 


sang bờ bên kia, vì vậy thành tối thượng. 


Sát-na biến một thân, thành trăm ngàn úc triệu; ta 
thân thông tự tại, thiện xảo hiện thân biên. 





(To Mãra:) For whoever would think of painting the 
sky with yellow or any other colour, that is only a 
source of trouble. 


This mind, well-composed inside, is like the sky. Evil- 
minded one, do not attack me as a moth attacks a 
bonfire. ... 


Urged on by the self-developed one, who was 
bearing his last body, I shook with my big toe the 
palace of Migàra's mother (to quieten some lax and 


noisy monks" ). — 


The flashes of lightning fall upon the cleft of Vebhãra 
and Pandavas, but one gone to the cleft in the 
mountain, the son of the incomparable venerable one, 
meditates. ... 


By whom the thousandfold world, over the eon of 
Brahmà, is known in a moment, that monk, having 
mastery in the strands of supernormal power and in 
(knowledge) of passing away and rebirth, sees the 
deities in time. 


Sariputta, indeed, the monk who has reached the far 
shore, may be so supreme by reason of his wisdom, 
ethical discipline, and calm. 


In a moment I can fashion the bodily form of 100,000 
times | 10,000,000 (people; I am skilled in 
986 





Phá dói quán thàn chét, 
Tâm dinh, não phiên tan. 


[Gửi đến mãra:] 

Hỡi người tâm mơ tưởng, 
Sơn bầu trời màu vàng, 
Hay cam, hồng và trắng, 
Nguồn cơn não phiền sinh. 


Tâm khéo định bên trong, 
Như trời xanh không nhạt, 
Ac nhân chớ gây hại, 
Như thiêu thân vào lửa. 


Thuyết phục bởi Thế Tôn, 

Đang trong thân lần cuối. 

Tôi sử dụng thần thông, 

Rung lắc đài Lộc Mẫu (lâu đài Migàra), 
[Làm yên các Ty-kheo, 

Òn ào thiếu nghiêm túc]! ! ... 


Tia chớp nhá xuống khe, 
Núi Vebhära, 

Và núi Pandavas. 

Người ở dưới khe núi, 
Con trai bậc vô song, !2 
Vẫn đang ngồi thiền định. 


Chỉ trong một thoáng chốc, 
Biết hàng ngàn thế giới, 
Gồm cả cõi Phạm thiên, 
Bằng năng lực thần thông, 
Và trí về sống chết, 
Tỳ-kheo đệ tử Phật, 

Nhìn thấy các thiên thần, 
Ngay tại thời điểm đó. 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phát, 

Đã đến bờ bên kia, 

Nhó trí, định, đạo đức, 
Cho nên thành tối thượng. 


Chỉ trong một sát-na, 13 








Mahà-moggallana's verses: Theragàthà 1146, 1155— 
56, 1164, 1167 and 1181—1183, dich Anh P.H. 


Th.217 Mahà-kassapa và Ananda chuán bi két táp 
Phát ngôn lần thứ nhất 


Đoạn này tường thuật thời gian ngay sau khi đức 
Phật diệt độ. Vị đại đệ tử có ảnh hưởng nhát vẫn còn 
sóng là Mahà-kassapa, tỳ-kheo khó hạnh, yêu thiên 
nhiên, đã triệu tập một nhóm các vị A-la-hán trùng tụng 
những lời dạy của đức Phật nhằm đảm bảo được nhớ 
kỹ và lưu truyền chính xác (đây thường được goi là ‘ký 
kết tập đầu tiên’). 

Ty-kheo Ananda, thị giả cận thân của đức Phát trong 
nhiều năm (xem *L.65 và *Th.212), có trí nhớ và kiến 
thức tuyệt vời về những gì đức Phát đã dạy, nhưng bầy 
giờ vẫn chưa là A-la-hán, mặc dù đã là một thánh giả 
đang hành đạo, là một vị Dự lưu. 

Vào buói tối trước khi Tăng cử hành két tập, A-nan 
đã nỗ lực đặc biệt chứng quả A-la-hán qua suốt đêm 
thiền định. Ngay thời điểm cảm thấy mệt mỏi muốn 
nằm nghỉ, nhưng vừa ngả người xuống, thân chưa 
chạm chỗ nằm, Tôn giả chứng A-la-hán quả, trong tư 
thế không phải nằm cũng không phải ngồi. 


(Mahà-kassapa:) 'Hãy tập họp ở đây, này chu 
Trưởng lão, hãy tụng đọc Pháp và Luật trước khi phi 
Pháp hưng thịnh và Pháp suy tàn, trước khi phi Luật 
hưng thịnh và Luật suy tàn, trước khi những kẻ thuyết 
phi Pháp mạnh lên và những người thuyết đúng Pháp 
yếu đi, trước khi những kẻ thuyết phi Luật mạnh lên và 
những người thuyết đúng Luật yếu di.' 

'Vậy, thưa Đại đức, Thương tọa hãy tuyển chọn các 
tỳ-kheo.' 





(supernormal) transformations; | am master of 


supernormal powers. 


Mahà-moggallana's verses: Theragàtha 1146, 1155— 
56, 1164, 1167 and 1181-1183, trans. P.H. 


Th.217 Maha-kassapa and Ananda prepare for the 
first communal recitation of the  Buddha's 
teachings 


This passage concerns the time soon after the death 
of the Buddha. The most senior and influential arahant 
disciple still alive was Mahà-kassapa, an austere and 
nature-loving monk who convened a group of arahants 
to recite the Buddha's teachings to ensure their proper 
memory and transmission (this being generally known 
as the first council). 

The monk Ananda, the Buddha's personal attendant 
for many years (see *'L.65 and "Th.212), had an 
excellent memory and knowledge of what the Buddha 
had taught, but he was not yet an arahant, though still a 
noble one on the path to this, being a stream-enterer. 

On the night before the assembly to chant the 
teachings, he made a special effort to become an 
arahant by meditating all night. At the point where he 
had just given up his efforts, which must have been too 
forceful, and was lying down to sleep for a short while, 
he attains arahantship. 


(Mahã-kassapa) ‘Come let us, friends, chant 
Dhamma and Vinaya (the monastic discipline) before 
what is not Dhamma shines out and Dhamma is 
withheld, before what is not vinaya shines out and 
vinaya is withheld, before those who speak what is not- 
Dhamma become strong and those who speak 
Dhamma become feeble, before those who speak what 
is not-vinaya become strong and those who speak 
vinaya become feeble.’ 

987 





Tôi bién hóa một thân, 
Thành trăm, ngàn, vạn, triệu. 
Ta thông thạo biến hóa, 

Là bậc thầy thần thông. 


(Những bài thơ kệ của Mahà-moggallàna: Trưởng lão 
Tăng kệ 1146, 1155-56, 1164, 1167 và 1181-1183, do 
P.H. dịch tiếng Anh). 


_ Th.217 Trưởng lão Mahä-kassapa (Đại Ca-diếp) và 
Änanda (A-nan) tổ chức lễ đọc thuộc lòng những 
lời dạy của đức Phật lân thứ nhật 


Đoạn kinh dưới đây đề cập đến thời điểm ngay sau 
khi đức Phật nhập diệt. Vi đệ tử A-la-hán lâu năm nhát 
và có tám ảnh hưởng nhất vẫn còn sống là Trưởng lão 
Mahã-kassapa, vi Ty-kheo khắc khó và yêu quý thiên 
nhiên, đã triệu tập một nhóm các Ty-kheo A-la-hán 
tung đọc thuộc lòng những lời dạy của đức Phát dé báo 
đảm sự ghi nhớ và truyền bá chính xác (điều này 
thường được gọi là “hội nghị kết tập kinh điễn lần thứ 
nhát". 

Dai đức Ananda, tro lý riêng (thi giả thân cán) của 
đức Phật trong nhiều năm (xem *L.65 và *Th.212), là 
người có kiến thức uyên bác và trí nhớ tuyệt vời vé 
những gì đức Phật đã dạy, nhưng lúc này chưa phải là 
A-la-hán, mặc dù vẫn là một bậc cao quý (thánh) đang 
trên con đường đi đến mục đích này, là vị vào dòng 
thánh (Dự lưu). 

Vào đêm trước khi hội nghi đọc tụng kinh dién [bát 
đâu], đại đức đã nỗ lực đặc biệt dé trở thành A-la-hán 
bằng việc thiền định suốt đêm. Vào ngay lúc khi đại 
đức vừa dừng nỗ lực của mình, chắc là do có gắng quá 
sức, muốn nằm xuống dé ngủ trong chốc lác thì dat 
được quả A-la-hán. 


[Trưỡng lão Mahä-kassapa]: “Này các dai đức, chúng 
ta hãy tụng đọc [thuộc lòng] giáo pháp và giới luật 
(Pháp và Luật) trước khi điều không phải giáo pháp tỏa 
sáng và giáo pháp lu mờ, trước khi điều trái giới luật 
tỏa sáng và điều đúng giới luật lu mờ, trước khi những 
người nói về điều không phải giáo pháp trở nên mạnh 
mẽ (mạnh miệng) và những người nói về điều đúng 
giáo pháp trở nên yếu thé." 

“Xin vâng, thưa đại đức, xin đại đức hãy tuyển chọn 








Rồi tôn giả Mahà-kassapa muốn tuyển chọn năm 
trăm vị A-la-hán, thiếu một. Các vị tỳ-kheo nói với tôn 
giả Mahà-kassapa: 

'Đại đức, Trưởng lão Änanda đây tuy còn là bậc hữu 
học, nhưng không bi chi phối bởi tham, sân, si, hay 
kiêng sợ; và Trưởng lão ấy lại thông hiểu nhiều Pháp 
và Luật từ đức Thế Tôn. 

Vậy, thưa Đại đức, xin hãy chọn luôn cả Trưởng lão 
Ananda.' Rồi tôn giả Mahà-kassapa chọn luôn cả tôn 
giả Ananda... Sau đó, các tỳ-kheo trưởng lão đến 
thành Ràjagaha dé tung doc Pháp và Luật... 


Khi ấy tôn giả Ananda nghĩ rằng: 'Ngày mai Tăng tập 
hội. 

Thật không thích đáng cho ta khi ta khi còn là bậc 
hữu học mà đi đến tập hội.” 

Qua gần hết đêm chánh niệm thân, cho đến khi đêm 
gần tàn, nghĩ rằng: 'Ta sẽ nằm xuống, rồi nghiêng 
mình, nhưng lúc đầu chưa chạm gối và hai chân mới 
gió khỏi đất, trong khoảnh khắc ấy Ananda tâm giải 
thoát các lậu, không còn chấp thủ. 

Rồi tôn giả Ananda đi đến tập hội. 


Cullavagga XI.1-6: Vinaya 1l.285—286, dịch Anh P.H 
Th.218 Ananda 


Da ván, thuyét my diéu, thi già Phát Thé Tón, dát 
gánh nặng, tháo xiéng, Cù-đàm (A-nan) năm ngủ... 


Tám van hai pháp uán, tôi nhận từ đức Phật, hai 





‘Well then, honoured sir, let the elder select monks.’ 


Then Venerable Mahà-kassapa selected five hundred 
arahants, less one. Monks spoke to Venerable Mahà- 
kassapa: 

‘Honoured sir, this Ananda, although he is still a 
learner, could not be one to follow a false course 
through desire, hatred, delusion or fear; and he has 
mastered much Dhamma and Vinaya under the 
Blessed One. 

Well now, honoured sir, let the elder select Ananda 
as well? Then Venerable Mahà-kassapa selected 
Venerable Ananda as well. ... 


Then the monks who were elders went to Rajagaha 
to chant Dhamma and Vinaya. ... 

Then Venerable Ananda, thinking, "Tomorrow is the 
assembly. Now it is not suitable in me that I, being 
(only) a learner, should go to the assembly.' 

And having spent much of that night in mindfulness in 
regard to the body, when the night was nearly spent, 
thinking 1 will lie down’, he inclined his body, but 
(before) his head had touched the mattress and as his 
feet became free from the ground, in that interval his 
mind was freed from the intoxicating inclinations 
without grasping. 

Then Venerable Ananda, being an arahant, went to 
the assembly. 


Cullavagga Xl.1—6: Vinaya 1l.285—286, trans. P.H. 


Th.218 Ananda 


Of great learning, a brilliant speaker, attendant of the 
Buddha, having laid down his burden, unfettered, 
(Ananda) Gotama lies down to sleep. ... 


82,000 (teachings) | received from the Buddha, 2,000 
988 





các Ty-kheo." 


Lúc đó, Trưởng lão Mahà-kassapa chọn lựa năm 
trăm A-la-hán, [nhưng] còn thiếu một người. Các Tỳ- 
kheo đã nói với Trưởng lão Mahã-kassapa rằng: 

“Thưa Đại đức Mahà-kassapa, Đại đức Ananda này 
mặc dù vẫn còn là vị cần rèn luyện thêm nữa (P. 
sekkha: hữu học)14, nhưng không phải là người đi sai 
lạc tiến trình vì tham, sân, si hay sợ hãi; hơn nữa, vị 
này đã ghi nhớ (tinh thông / uyên bác) nhiều giáo pháp 
và giới luật từ [sự chỉ dạy trực tiếp của] đức Thế Tôn. 

Thưa đại đức, giờ đây, xin đại đức hãy chọn Đại đức 
Ananda." Khi đó, Trưởng lão Mahà-kassapa lựa chon 
Đại đức Ananda... 


Khi đó, các Tỳ-kheo là các bậc trưởng lão cùng đi 
đến Ràjagaha (thành Vương Xá) để tụng đọc giáo 
pháp và giới luật... 

Lúc ấy, Đại đức Ananda suy nghĩ: “Ngày mai là hội 
nghị [bắt đầu]. Thật không thích hợp cho mình lúc này 
khi đi đến hội nghị mà vẫn còn là vị cần rèn luyện thêm 
nữa (hữu hoc)." 

Rồi trải qua gần trọn đêm đó trong chánh niệm về 
thân thể, khi trời gần sáng, [đại đức] suy nghĩ: “Ta sẽ 
nằm xuống,” rồi nghiêng thân mình, nhưng trước khi 
đầu chạm vào gối và khi đôi bàn chân vừa giở lên khỏi 
mặt đất, trong quãng thời gian ấy, tâm trí của đại đức 
đã giải thoát khỏi mọi khuynh hướng ô nhiễm (lậu 
hoặc) không còn chấp giữ. 

Lúc đó, Đại đức Änanda đi đến hội nghị [với tư cách] 
là vị A-la-hán. 


(Tiểu phẩm XI. 1-6: Luật tạng II. 285-286, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


Th.218 Tôn giả Änanda 


Kiến thức thật uyên bác, 
Diễn thuyết lỗi lạc thay 
Bao năm thị giả Phật. 

Đã đặt gánh nặng xuống, 
Dứt sạch mọi trói buộc 
Ananda nằm xuống ngủ.. 


Tôi nhận từ đức Phật 








ngàn từ tỳ-kheo, Pháp hiện tám vạn tư. 


Tuổi già mà ít học, cũng già như trâu cày; thịt nó tuy 
lớn thêm, nhưng tuệ không tăng trưởng. 


Học nhiều khinh ít học, nghĩ rằng ta có học, với ta, 
chăng khác gì, người mù mang theo đèn. 


Trong hai mươi lám năm, ta thị giả Thế Tôn, thân, 
ngữ, ý từ ái, nhu bóng không rời hình. 


Khi Phật đi kinh hành, Ta kinh hành theo sau. Khi 
nghe pháp được thuyết, trí khởi lén trong ta. 


Ananda's verses: Theragáthà 1021, 1024-1026 and 
1041—1044, dich Anh P.H. 


Th.219 A-la-hán lùn có đại thần thông 


Đoạn này nêu rõ rằng sự di dạng thân thé cũng có 
thể đi đôi với thành tựu tâm linh lớn lao. 


Rồi Tôn giả Bhaddiya Lùn di đến Thế Tôn. Thế Tôn 
thấy tôn giả từ xa đi đến, liền gọi các tỳ-kheo: 'Này các 
tỳ-kheo, các ông có thấy không, tỳ-kheo kia đang đi 
đến, xấu xí, khó nhìn, còng lưng, bị các tỳ-kheo khinh 
miệt? 'Thưa có, bạch Thế Tôn.’ 

‘Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy có đại thần thông và đại 
uy lực. Thật không dễ tìm uc một thành tựu gì mà vi 
tỳ-kheo ấy chưa đạt được.. 





from the monks. These 84,000 are current teachings. 


The man of little learning grows old like an ox; his 
flesh increases, but his wisdom does not increase. 


The man of great learning who despises the man of 
little learning because of his learning, seems to me like 
a blind lamp-bearer.... 


For 25 years | served the Blessed One with deeds ... 
words ... and thoughts, of loving kindness, like a 
shadow that never leaves. 


| paced up and down behind the Buddha while he 
paced up and down. While the Dhamma was being 
taught, knowledge arose in me. 


Ananda's verses: Theragáthà 1021, 1024-1026 and 
1041—1044, trans. P.H. 


Th.219 A dwarf, but an arahant of great power 


This passage makes clear that physical deformity can 
go hand-in-hand with great spiritual accomplishment. 


Then Venerable Bhaddiya the Dwarf approached the 
Blessed One. The Blessed One saw him coming in the 
distance and addressed the monks thus, 'Monks, do 
you see that monk coming, ugly, unsightly, deformed, 
despised among the monks?’ 'Yes, venerable sir.’ 

'Monks, that monk is of great spiritual power and 
might. It is not easy to find an attainment which that 
monk has not already attained. ... 


989 





Tám hai ngàn pháp nhóm (chü dé giáo pháp), 
Ty-kheo khác, hai ngàn - 
Hiện tám bón ngàn pháp uán. 


Người ít hoc khi già 
Giống như bò kéo xe 
Cơ thể tăng ngày ít 
Không thêm chút trí nào. 


Học rộng tâm kiêu ngạo 

Coi khinh người người ít học 
Cho rằng ta học rộng 

Như người mù cầm đèn... 


Trong suốt hai lám năm 
Phụng sự đức Thế Tôn 
Như bóng không rời hình, 
Từ hòa thân, ngữ, ý. 


Từng bước theo chân Phật 
Khi ngài đi kinh hành, 

Lúc giáo pháp được nói 
Trí xuất hiện trong tôi. 


(Những bài thơ kệ của Ananda: Trưởng lão Tăng kệ 
1021, 1024- 1026 và 1041-1044, do P.H. dịch tiêng 
Anh). 


Th.219 Người lùn, còi cọc nhưng là A-la-hán có 
năng lực phi thường 


Đoạn kinh này cho thấy rõ rằng di dạng hình thé có 
thể đi đôi với sự hoàn thiện tâm linh to lón. 


Lúc đó đại đức Bhaddiya Lùn đi đến đức Phật. Đức 
Phật nhìn thấy vị ấy đang đi đến từ đằng xa và nói với 
các Tỳ-kheo rằng: “Này các Tỳ-kheo, các thầy có thấy 
vị Tỳ-kheo đang đi đến, xấu xí, khó nhìn, dị hình, bị các 
Tỳ-kheo khác coi thường không?” “Dạ thấy, thưa Thế 
Tôn.” 

“Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đó có năng lực và sức 
mạnh tâm linh to lớn. Thật không dễ gì tìm được sự 
thành tựu mà vị Tỳ-kheo ấy chưa từng thành tựu...” 








Ngỗng, cò, công, voi, hươu, lớn nhỏ sợ sư tử. 


Loài người, kẻ có trí, lớn hơn thân kẻ ngu. 


Bhaddi Sutta: Samyutta-nikaya 
G.A.S. 


II.279, dịch Anh 
Các đại đệ tử A-la-hán tỳ-kheo-ni 


Ni giới thọ cụ túc (tức bhikkhuni / bhiksunis) hiện vẫn 
còn ở Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam, 
mặc dù ở vùng Tây Tạng, người nữ chỉ có thê thọ giới 
tháp hon. 

Cá hai hinh thức thọ giới cho nữ giới đều mát tại các 
vùng Thượng tọa bộ vào khoảng thế kỷ thứ mười ba, 
mặc dù người nữ với một hình thức bán xuát gia vẫn 
tồn tại ở đó. 

Cuối thế kỷ hai mươi đã chứng kiến những nỗ lực lớn 
đề hồi sinh ni đoàn Thượng tọa bộ trọn vẹn, với sự giúp 
đỡ của các ty-kheo-ni Đông Á. 

Những năm 1990 chứng kiến ni đoàn tái lập tại Sri 
Lanka, dù sẽ mắt nhiều thời gian trước khi nó được các 
tỳ-kheo trưởng thượng cháp nhận ở tắt cá các quốc gia 
Thượng toa bộ, vi có cuộc tranh luận vé việc liệu một 
sự phục hưng như vậy có khả dĩ hay không. 


Th.220 Khởi nguyên của Ni chúng 


Đoạn này kể lại cách đức Phật lån đầu cho phép 
người nữ được thọ giới tỳ-kheo-ni, yêu cầu này đến từ 
bà Mahã-pajãpaff, em gái của mẹ Ngài, người đã nuôi 
dưỡng Ngài từ khi mẹ Ngài qua đời sau khi sinh Ngài, 
và bà đã kết hôn với cha Ngài. 





Geese, herons, and peacocks, elephants, and 
spotted deer, all are frightened of the lion regardless of 
their bodies' size. 


In the same way, among human beings the small one 
endowed with wisdom — he is the one that is truly great, 
not the fool with a well-built body. 


Bhaddi Sutta: Samyutta-nikàya 1.279, trans. G.A.S. 


Great arahant nun disciples 


The order of nuns with higher ordination (as 
bhikkhunr / bhiksunis) has survived into the present day 
in China, Taiwan, Korea and Vietnam, though in the 
Tibetan region women have only been able to take the 
lower ordination. 

Both forms of ordination for women died out in 
Theravàda lands around the thirteenth century, though 
women with a form of semi-ordained life have 
continued to exist there. 

The late twentieth century saw great efforts to revive 
the Theravada order of full nuns, with the help of nuns 
from East Asia. 

The 1990s saw the order re-established in Sri Lanka, 
though it will take time before it is accepted by senior 
monks in all Theravada countries, as there is debate 
over whether a revival is possible. 


Th.220 The origin of the nuns' monastic order 


This passage recounts how the Buddha first allowed 
women to ordain as nuns, the request for this coming 
from  Mahà-pajapati, his mother's sister, who had 
brought him up after his mother died soon after his 
birth, and she had married his father. 


990 





Ngỗng, cò và chim công, 
Voi và hươu có đốm, 
Tất cả sợ sư tử 

Bát kể kích thước chúng. 


Cũng vậy, trong con người 
Người nhỏ đầy trí tuệ 

Vị ấy thật to lớn, 

Hon tráng kiện ngu si. 


(Kinh Bhaddi: Kinh Tương ưng I. 279, do G.AS. dịch 
tiéng Anh). 


NHÜNG Ð TỬ TY-KHEO-NI A-LA-HÁN HÀNG 
ĐÀU 


Đoàn thé các nữ tu sĩ thọ nhận giới luật dáy đủ (túc 
Ty-kheo-ni: P. bhikkhuni, S. bhiksuni) đã tồn tại [từ thời 
đức Phật] cho đến ngày nay tại Trung Quốc, Đài Loan, 
Triéu Tién-Hàn Quốc và Việt Nam, tuy nhiên, ở Tây 
Tạng, người nữ chỉ có thê thọ nhận giới luật thắp hơn. 

Cả hai hình thức xuất gia dành cho người nữ15 đã 
biến mắt khỏi những vùng đắt thuộc Phật giáo Thượng 
toa bộ (Theravada) 16 trong khoáng thé ky thứ mười ba, 
mặc dù người nữ với hinh thức đời sống bán xuất gia 
(sámaneri: Sa-di-ni) vẫn còn tôn tại. 

Vào cuối thế kỷ XX đã chứng kiến những nỗ lực to 
lớn nhằm hồi sinh đoàn thé Tỳ-kheo-ni đây đủ thuộc 
Phật giáo Thượng tọa bộ với sự hỗ trợ của các Tỳ- 
kheo-ni đến từ vùng Đông Á. 

Những năm 1990 chứng kiến đoàn thé Tỳ-kheo-ni 
được tái thành lập tại Tích Lan (Sri Lanka), mặc dù sẽ 
mát nhiều thời gian trước khi nó được các Tỳ-kheo 
trưởng lão tại tất cả các nước thuộc Phật giáo Thượng 
toa bộ chấp nhận, vi có sự tranh luận vé việc liệu có 
thé phục hung được hay không. 


Th.220 Khởi nguồn của đoàn thể Tỳ-kheo-ni 


Đoạn trích dưới đây ké lại cách mà lần đầu tiên đức 
Phật cho phép người nữ xuất gia thọ giới làm Tỳ-kheo- 
ni (ni cô), yêu cầu này đến từ [Hoàng hậu] Mahà- 
pajàpatr (Kiéu-dàm-di), em gái của me đức Phát và là 
người đã nuôi dưỡng Ngài sau khi me Ngài qua đời 








Có cuộc tranh luận học thuật về ý nghĩa, hàm ý và 
tính lịch sử của đoạn văn này. Việc thọ giới tỳ-kheo-ni 
Phật giáo của người nữ đã giúp nâng cao vị thế của 
người nữ ở Ẩn-độ. 


Rồi Trưởng lão Ananda bạch đức Thế Tôn: 'Bạch Đại 
Đức, người nữ, nếu xả gia xuất gia trong Pháp và Luật 
đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ 
quả vị Dự lưu, hoặc chứng ngộ quả vị Nhất lai, hoặc 
chứng ngộ quả vị Bất hoàn, hoặc chứng ngộ quả vị A- 
la-hán hay không?’ 


'Này Ananda, người nữ, nếu xả gia xuất gia trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả 
năng chứng ngộ quả vị Dự lưu, hoặc chứng ngộ quả vị 
Nhất lai, hoặc chứng ngộ quả vị Bát hoàn, hoặc chứng 
ngộ quá vị A-la-hán.' 


'Bach Đại Đức, bởi người nữ có khả năng chứng ngộ 
như vậy, thiết nghĩ, bạch Ngài, Mahà-PajapatiGotami 
cũng có thể như vậy. Đức Bà đã thi ân rất nhiều cho 
Thế Tôn, là di mẫu, kế mẫu, bảo mẫu, dưỡng mẫu, nhũ 
mẫu của Thế Tôn. Khi sanh mẫu của Thế Tôn mạng 
chung, Đức Bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa. 

Bạch Đại Đức, hãy để người nữ có thể xả gia xuất 
gia trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó.’ 


‘Này Ananda, nếu Maha-PajapatiGotami có thé lãnh 
thọ tám pháp tôn trọng, thì đó chính là cụ túc giới đôi 
với bà: 


(1) Tỳ-kheo-ni dù đã thọ cụ túc giới trăm năm cũng 
phải hành sự kính lễ, đứng dậy, chắp tay, và cung kính 
đối với tỳ-kheo, dù chỉ mới thọ cụ túc vào ngày hôm ấy. 
Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, 
tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 





There is scholarly debate over the meaning, 
implications, and  historicity of this passage. The 
ordination of women as Buddhist nuns helped raise the 
status of women in India. 


Then Venerable Ananda spoke to the Blessed One: 
‘Venerable sir, are women competent, if they retire from 
home life to the homeless one, under the Dhamma and 
discipline announced by the Tathagata, to attain the 
fruit that is stream-entry, to attain to the fruit that is 
once returning, to attain to the fruit that is non- 
returning, to attain to arahantship?' 


'Ananda, women are competent, if they retire from 
home life to the homeless one, under the Dhamma and 
discipline announced by the Tathagata, to attain the 
fruit that is stream-entry, to attain to the fruit that is 
once returning, to attain to the fruit that is non- 
returning, to attain to arahantship.' 


‘Venerable sir, since the women are thus competent, 
(also) consider, venerable sir, how great a benefactress 
Mahaà-Pajapati Gotami has been. She is the sister of 
the mother of the Blessed One, and as step-mother, 
nurse, and giver of milk, she suckled the Blessed One 
on the death of his mother. 

Venerable sir, let women retire from the home life to 
the homeless one, under the Dhamma and discipline 
announced by the Tathagata.' 


'Ananda, if Mahàa-Pajapati Gotami will accept eight 
weighty regulations, let it be reckoned to her as her 
ordination: 


(1) A nun of even a hundred years' standing shall 
greet respectfully, rise to meet, entreat humbly, and 
perform all respectful offices for a monk, even if he be 
but that day admitted to the Sangha. This regulation 
shall be honoured, esteemed, revered, and worshiped, 
and is not to be transgressed as long as life shall last. 


991 





không lâu sau khi sinh Ngài, bà đã kết hôn với cha 
Ngài. 

Có sự tranh luận học thuật vé ý nghĩa, hàm ý và tính 
lịch sử của đoạn kinh này. Việc người nữ thọ nhận đầy 
đủ giới luật thành Tỳ-kheo-ni Phật giáo đã giúp nâng 
cao vi thế của người nữ ở Án Độ. 


Khi đó, Đại đức Ananda thưa với đức Phật: “Thưa 
Thế Tôn, nếu người nữ từ bỏ đời sống gia đình làm 
người không gia đình, sống trong [sự định hướng của] 
giáo pháp và giới luật được Thế Tôn tuyên bố thì họ có 
khả năng đạt được quả vị vào dòng thánh, đạt được 
quả vị một lần trở lui, đạt được quả vị không trở lui, đạt 
được quả vị A-la-hán hay không?” 


"Này Ananda, nếu người nữ từ bỏ đời sống gia dinh 
làm người không gia đình, sống trong [sự định hướng 
của] giáo pháp và giới luật được Như Lai tuyên bố thì 
họ có thể đạt được quả vị vào dòng thánh, đạt được 
quả vị một lần trở lui, đạt được quả vị không trở lui, đạt 
được quả vị A-la-hán.” 


“Kính thưa Thế Tôn, vì người nữ đều có khả năng 
[thành tựu những quả vị] như vậy, nên cần cân nhắc, 
thưa Thế Tôn, [Hoàng hậu] Maha-Pajápati Gotami là vị 
ân nhân vĩ đại như thế nào. Bà là em kế của mẹ đức 
Thế Tôn và cũng là kế mẫu, dưỡng mẫu, người cho 
sữa, là người đã nuôi dưỡng Thế Tôn sau cái chết của 
mẹ Ngài. 

Kính thưa Thế Tôn, hãy để những người nữ từ bỏ 
đời sống gia đình làm người không nhà, sống trong [sự 
định hướng của] giáo pháp và giới luật do Thế Tôn 


tuyên bố. 


"Này Ananda, nếu [Hoàng hậu] Maha-Pajapati 
Gotami chấp nhận tám quy dinh quan trong [sau] thì đó 
được xem là sự xuất gia [thọ nhận đầy đủ giới pháp] 
của hoàng hậu: 


(1) Ty-kheo-ni cho dù hàng trăm tuổi | 7 phải chào hỏi 
một cách tôn trọng, đứng dậy gặp gỡ, thể hiện sự 
khiêm tốn và thực hiện mọi lễ nghi tôn trọng đối với vị 
Tỳ-kheo, ngay cả khi vị ấy mới được nhận vào Tăng 


đoàn ngày hôm đó. 18 Quy định này phải được tôn 








(2) Tỳ-kheo-ni không được an cư ở trú xứ không có 
tỳ-kheo. Đây là pháp cần được tôn kính, tôn trọng, 
phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 


(3) Vào mỗi nửa tháng, Tỳ-kheo-ni phải đến trước tỳ- 
kheo tăng thỉnh cầu hai pháp: hỏi ngày bố-tát và thỉnh 
giáo giới. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, 
phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 


(4) Cuối hạ an cư, tỳ-kheo-ni phải trước hai bộ Tăng 
hành ba sự tự tứ: thấy, nghe, nghi. Đây là pháp phải 
được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không 
được vi phạm cho đến trọn đời. 


(5) Nếu tỳ-kheo-ni phạm thô tội (tahghadisesa / tăng 
tàn), phải hành nửa tháng ma-na-đỏa (mānatta) trước 
hai bộ Tăng. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, 
phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 


(6) Nếu thức- xoa-ma-na đã qua hai năm học giới 
trong sáu học pháp phải đến cầu thọ cụ túc trước hai 
bộ Tăng. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, 
phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 


(7) Tỳ-kheo-ni không được mạ ly, phỉ báng tỳ-kheo 
dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là pháp phải được tôn 
kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi 
phạm cho đến trọn đời. 


(8) Ké từ hôm nay, tỳ-kheo-ni không được giáo giới 
tỳ-kheo, nhưng tỳ-kheo được giáo giới tỳ-kheo-ni. Đây 
là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán 
thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 





(2) A nun shall not keep residence in a district where 
there are no monks. This regulation shall be honoured, 
esteemed, revered, and worshiped, and is not to be 
transgressed as long as life shall last. 


(3) On each half-month a nun shall await from the 
congregation of the monks the appointing of the day for 
reciting the monastic rules and someone to come and 
administer the admonition. This regulation shall be 
honoured, esteemed, revered, and worshiped, and is 
not to be transgressed as long as life shall last. 


(4) At the end of residence a nun shall invite criticism 
in both congregations in regard to what has been seen, 
or heard, or suspected. This regulation shall be 
honoured, esteemed, revered, and worshiped, and is 
not to be transgressed as long as life shall last. 


(5) If a nun has offended against a weighty rule, she 
shall undergo penance of half a month toward both the 
congregations. This regulation shall be honoured, 
esteemed, revered, and worshiped, and is not to be 
transgressed as long as life shall last. 


(6) When a female novice has spent her two years in 
the practice of the six rules, she shall seek ordination 
from both the congregations. This regulation shall be 
honoured, esteemed, revered, and worshiped, and is 
not to be transgressed as long as life shall last. 


(7) A nun shall not revile or abuse a monk in any 
manner. This regulation shall be honoured, esteemed, 
revered, and worshiped, and is not to be transgressed 
as long as life shall last. 


(8) From this day on the nuns shall not be allowed to 
reprove the monks officially, but the monks shall be 
allowed to reprove the nuns officially. This regulation 
shall be honoured, esteemed, revered, and worshiped, 
and is not to be transgressed as long as life shall last. 


992 





kính, quy trong, cung kính và tôn süng trọn đời không 
duoc vi pham. 


(2) Ty-kheo-ni không được cu trú mùa mưa (an cư) 
trong khu vực không có Tỳ-kheo. Quy định này phải 
được tôn kính, quý trọng, cung kính và tôn sùng trọn 
đời không được vi phạm. 


(3) Vào mỗi nửa tháng, Tỳ-kheo-ni phải đợi đoàn thể 
Tỳ-kheo chỉ định ngày đọc tụng giới luật xuất gia và có 
người đi đến và thực thi sự nhắc nhở (thỉnh giáo giới). 
Quy định này phải được tôn kính, quý trọng, cung kính 
và tôn süng trọn đời không được vi pham. 


(4) Vào cuối mùa an cư, Tỳ-kheo-ni phải yêu cầu sự 
phê bình trong cả hai đoàn thể [Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni] 
liên quan đến điều đã được thấy, nghe, hay nghi ngờ. 
Quy định này phải được tôn kính, quý trọng, cung kính 
và tôn sùng trọn đời không được vi pham. 


(5) Nếu Tỳ-kheo-ni vi phạm giới luật quan trọng 
(tanghãdisesa) thì vị ấy sẽ chịu [hinh phạt] sám hói!3 
trong nửa tháng với cả hai đoàn thê. Quy định này phải 
được tôn kính, quý trọng, cung kính và tôn sùng trọn 
đời không được vi phạm. 


(6) Khi vị tu nữ tập su (sikkhamàna: Thức-xoa-ma- 
na) đã trải qua hai năm trong việc thực hành sáu 
giới20, vị ấy phải xin thọ giới đầy đủ (tức Ty-kheo-ni) từ 
cả hai đoàn thể. Quy định này phải được tôn kính, quý 
trọng, cung kính và tôn sùng trọn đời không được vi 
phạm. 


(7) Tỳ-kheo-ni không được mắng chửi hay nói xấu 
Tỳ-kheo dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định này phải 
được tôn kính, quý trọng, cung kính và tôn sùng trọn 
đời không được vi pham. 


(8) Ké từ hôm nay, Tỳ-kheo-ni không được phép 
khiển trách Tỳ- kheo một cách chính thức, nhưng Tỳ- 
kheo được phép khiển trách Ty-kheo-ni một cách chính 
thức. Quy định này phải được tôn kính, quý trọng, cung 
kính và tôn sùng trọn đời không được vi phạm. 








Này Ananda, nếu bà Mahà-Pajàpati Gotami thọ nhận 
tám trọng pháp, hãy xem nó đôi với bà như là cụ túc 
giới. 


Sau đó, tôn giả Ananda... đã đi đến gặp bà Mahaà- 
Pajãpatï Gotami, và nói như vầy: 'Thưa bà Gotami, 
nếu bà có thể thọ nhận pháp tôn trọng này, được xem 
là thọ cục túc đối với bà.’ 

"Thưa tôn giả Ananda, cũng giống như người nữ 
hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, và ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu, và được nhận tràng hoa 
sen xanh, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa 
atimuttaka, nên thọ lãnh bằng hai tay rồi đặt lên ở dinh 
đầu, phần cao quý nhất của thân; 

thưa tôn giả Ananda, cũng tương to như vậy, tôi thọ 
nhận tám trọng pháp này cho đến trọn đời không vi 
phạm. 


Sau đó, tôn giả Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn; 
sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn 
giả Ananda bạch đức Thế Tôn: 'Bạch Đại Đức, bà 
Mahä-Pajãpati Gotamr đã thọ nhận tám pháp tôn trong; 
Di mẫu của Thế Tôn đã được tho cụ túc." 


Cullavagga X.3-5: Vinaya II.254-255, dich Anh 
G.A.S. 


Th.221 Chư dé tử tỳ-kheo-ni ưu việt và phẩm chát 


Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni có tín tâm, hy cầu chơn 
chánh, nên hy cầu nhu váy: ‘Mong rằng ta sẽ thành 
như tỳ-kheo-ni Khemà và Uppalavannäl' Đây là chuẩn 
mực, là mẫu mực, cho các tỳ-kheo-ni đệ tử của Ta, tức 
là tỳ-kheo-ni Khemà và Uppalavanna. 





Ananda, if Mahä-Pajäpatï Gotami will accept these 
eight weighty regulations, let it be reckoned to her as 
her ordination.’ 


Then Ananda ... approached Mahaà-Pajàápati Gotami, 
having approached, he spoke thus to her: 'Gotami, if 
now you will accept these eight weighty regulations, it 
shall be reckoned to you as your ordination.' 

'Venerable Ananda, just as a woman or a man, 
youthful, young, and fond of ornament, having bathed 
his head, and obtained a wreath of blue lotuses, or a 
wreath of jasmine flowers, or a wreath of atimuttaka 
flowers, would take it up with both hands, and place it 
on the head, the noblest part of the body; 

Venerable Ananda, in exactly the same way I do take 
up these eight weighty regulations, not to be 
transgressed as long as life shall last.' 


Then Venerable Ananda approached the Blessed 
One; and having approached and greeted the Blessed 
One, he sat down respectfully at one side. Seated 
respectfully at one side, Venerable Ananda spoke thus 
to the Blessed One: ‘Venerable sir, Maha-Pajapati 
Gotami has accepted the eight weighty regulations; the 
sister of the mother of the Blessed One has been 
ordained.' 


Cullavagga X.3-5: Vinaya 1.254—255, trans. G.A.S. 


Th.221 Foremost nun disciples and their qualities 


Monks, a nun endowed with faith, rightly aspiring, 
should aspire thus: ‘May | become like the nuns Khemà 
and Uppalavanna' This is the standard and criterion for 
my nun disciples, Khemà and Uppalavanna. 


993 





Này Ananda, nếu [Hoàng hậu] Mahã-PajãptT Gotamr 
chấp nhận tám quy định quan trong này thi đó được 
xem là sự xuất gia [thọ nhận đầy đủ giới pháp] của 
hoàng hậu.” 


Sau đó, Đại đức Ananda... đi đến [Hoàng hậu] 
Mahà-Pajàpati Gotami, sau khi đến, đại đức nói với 
hoàng hậu: “Thưa [Hoàng hậu] Gotami, nếu hoàng hậu 
chấp nhận tám quy định quan trọng này thì đó được 
xem là sự xuất gia [thọ nhận đầy đủ giới pháp] của 
hoàng hậu.” 

“Thưa Đại đức Ananda, giống như người nữ hay 
người nam, còn trẻ, ở tuổi thanh xuân, ưa thích trang 
điểm, sau khi tắm gội đầu, nhận lấy một vòng hoa sen 
xanh, hay một vòng hoa lài hay một vòng hoa 
atimuttaka2†, sẽ lấy nó bằng cả hai tay rồi đặt nó lên 
đầu - phần thiêng liêng nhất của cơ thé; 

thưa Đại đức Ananda, theo cách giống nhau chính 
xác như vậy, tôi nhận lấy tám quy định quan trọng này, 
trọn đời không vi phạm.” 


Sau đó, Đại đức Ananda đi đến đức Phật; sau khi 
đến và kính chào ngài, đại đức lễ phép ngồi xuống bên 
cạnh. Sau khi lễ phép ngồi xuống bên cạnh, đại đức 
thưa với đức Phật rằng: “Dạ thưa Thế Tôn, [Hoàng 
hậu] Mahà-Pajapati Gotami đã cháp nhận tám quy định 
quan trọng; người em của mẹ ngài đã được [xuất gia] 
thọ nhận giới pháp [dày đủ].” 


(Tiêu phẩm X. 3-5: Luật tạng II. 254-255, do G.AS. 
dịch tiêng Anh). 


Th.221 Các đệ tử Tỳ-kheo-ni ưu tú và phẩm hạnh 
của họ 


Này các Ty-kheo, vi Tỳ-kheo-ni thám nhuần niềm tin, 
có mong mói düng dán, nén mong mói nhu thé này: 
“Có thé tôi sẽ trở nên giống Ty-kheo-ni Khemà và 
Upplalavannà (Liên hoa sắc)!” Đây là tiêu chí và chuẩn 
mực cho các đệ tử Ty-kheo-ni của ta, tức là Khemà và 
Uppalavanna. 








Ayácana-vagga 12, sutta 2: Anguttara-nikãya 1.88, 
dich Anh P.H. 


Này các ty-kheo, trong các ty-kheo-ni dé tử của Ta, 
dé nhát ha lap là Mahaà-pajapati Gotami. Trong các ty- 
kheo-ni dé tử của Ta: đệ nhất dai trí tuệ, là Khemã; đệ 
nhất thần thông, là Uppalavannä; 

đệ nhất trì Luật, là Patacara; đệ nhất thuyết pháp, là 
Dhammadinnã; đệ nhất tu thiền, là Nandã; đệ nhất 
sách cần tinh tấn, là Sonã; đệ nhất thiên nhãn, là 
Sakulà; 

đệ nhất tháng trí (thần thông) mau le, là Bhaddà 
Kundalakesa; đệ nhất ức niệm các đời quá khứ, là 
Bhaddà Kãpilãni; đệ nhất chứng dat đại thắng trí, là 
Bhaddà Kaccana;665 đệ nhất trì thô y, là Kisagotami; 
đệ nhất tín thắng giải, là Sigalamata. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikaya 1.25, dịch Anh 
P.H. 


Th.222 Khemaà 


Trong doan này, vua Pasenadi muón viéng thám mót 
sa-món hoặc bà-la-món, nhung cuói cùng lai được dán 
đến ty-kheo-ni Khema:966 


'Nay tiếng đồn tốt đẹp về vị nữ Thánh giả ấy được 
truyền di như vầy: “Ni sư ấy là vị có trí, hiền trí, thông 
minh, đa văn, khéo nói, lanh lợi.” Đại vương hãy đến 
yết kiến ni sư. 


. [Vua đến chỗ ni sư và hỏi, Như Lai sau khi chết 
tồn tại? không tồn tại? cả hai? không cả hai? nhưng 
với cả bốn, ni su đều nói: “Thế Tôn không trả lời (xem 
*Th.10 và 20).] 

'Vậy, thưa Thánh ni, do nhân gi và duyên gi mà Thé 
Tôn không trả lời?” 





Äyäcana-vagga 12, sutta 2: Anguttara-nikaya 1.88, 
trans. P.H. 


Monks, the foremost of my nun disciples in seniority 
is Maha-pajapati GotamI. The other foremost of my nun 
disciples are: among those with great wisdom, Khema; 
among those with psychic potency, Uppalavannà; 

among those who uphold the monastic discipline, 
Patacarã; among speakers on Dhamma, 
Dhammadinna; among those who practise meditative 
absorption, Nandā; among those who arouse vigour, 
Sonà; among those with the divine eye, Sakulä; 

among those who quickly attain higher knowledge, 
Bhaddã Kundalakesa; among those who recollect past 
lives, Bhaddā Kapilànr, among those who attain great 


supernormal knowledge, Bhadda Kaccana;668 among 
those who wear coarse robes, Kisagotami; among 
those resolved through faith, Sigalamata. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikãya 1.25, trans. P.H. 


Th.222 Khemaà 


In this passage, King Pasenadi wishes to visit a 
renunciant or brahmin, and is in time directed to the 


nun Khemà: .669 


'Now a good report concerning this revered lady has 
spread about thus: "She is wise, competent, intelligent, 
learned, a splendid speaker, ingenious.” Let your 
majesty visit her.’ 


.. [The king goes to her and asks her if it can be said 
of a Tathāgata that he 'is', 'is not', ‘both is and is not' or 
neither is nor is no' after death, but she does not accept 
any of these (see *Th.10 and 20).] 

"What now, revered lady, is the cause and reason 
why this has not been declared by the Blessed One?' 


994 





(Phẩm Hy câu 12, kinh số 2: Kinh Tăng chi |. 88, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, đứng đầu về sự thâm niên tu tập 
trong các đệ tử Ty-kheo-ni của ta là Mahà-pajapati 
Gotami (Kiều-đàm-di). Đứng đầu các lĩnh vực khác 
trong các đệ tử Tỳ-kheo-ni của ta là: đứng đầu về trí 
tué là Khemà; đứng đầu về năng lực siêu nhiên (thần 
thông) là Uppalavannä (Liên hoa sắc); 

đứng dàu vê việc giữ vững giới luật là Patàacara; 
đứng đầu về thuyết giảng giáo pháp là Dhammadinnä; 
đứng đầu về việc thực hành thiền định là Nandã; đứng 
đầu về việc đánh thức khí lực (nỗ lực chăm chỉ) là 
Sonà; đứng đầu về sự nhìn thấy siêu phàm (thiên nhãn 
thông) là Sakulã; 

đứng đầu về việc nhanh chóng đạt đến trí cao cả 
(tháng trí) là Bhaddà Kundalakesà; đứng đầu về việc 
nhớ đến các đời sống quá khứ là Bhaddà Kapilanr; 
đứng đầu về việc đạt đến tri thức (trí) siêu phàm to lớn 
là Bhaddà Kaccãna;22 đứng đầu về việc mặc y phục 
xấu là Kisagotamr; đứng đầu về việc giải quyết (quyết 
định) thông qua niềm tin là Sigalamata. 


(Phẩm Người tối thắng: Kinh Tăng chỉ |. 25, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.222 Tỳ-kheo-ni Khemä 


Trong đoạn trích này, Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
mong muôn thăm viêng vị sa-món hay bà-la-môn, 
nhưng cuối cùng được dẫn đến Tỳ-kheo-ni Khema.23 


“Bây giờ, danh tiếng liên quan đến vị Tỳ-kheo-ni đáng 
kính này được lan truyền rộng rãi như vầy: “Vị áy là 
người có trí, có trình độ, thông minh, uyên bác, một 
diễn giả truyền cảm, khéo léo.” Đại vương hãy đến 
thăm viếng (tham ván) vị ấy. 


.. [Nhà vua đi đến thăm viếng vị ni sư ấy và hỏi liệu 
có thé nói về Như Lai (Tathagata) qua bốn mệnh đề 
sau: Như Lai “tồn tại,” “không tồn tại,” “vừa tồn tại vừa 
không tồn tại” hoặc “không tồn tại cũng không có không 
tồn tại” sau khi chết, nhung Tỳ-kheo-ni Khemà không 
đồng ý với bất kỳ mệnh đề nào [trong bốn mệnh đề 








Vậy giờ, thưa Đại vương, tôi sẽ hỏi Ngài về một 
chuyện tương tự. Xin hãy trả lời theo chỗ Ngài thấy... 
Ngài nghĩ thế nào, thưa Đại vương..., 

Ngài có người kế toán hay chưởng ấn hay toán số 
nào có thể đong lường được nước của biển lớn như 
vầy: “Có rất nhiều đấu nước”, hay... “Có rất nhiều trăm 
ngàn đấu nước”? 

'Không có, thưa Thánh ni. Vi sao? Vì rằng biển lớn 
thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy." 


'Cũng vậy, thưa Đại vương, sắc mà qua đó người ta 
có khái niệm Như Lai; sắc ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, 
cắt đứt rễ, như thân cây ta-la, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. 

Như Lai, thưa đại vương, vượt ngoài ước lượng 
bằng sắc. Như Lai thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy 
như bién lớn. [Vi thế bốn câu hỏi trên về Như Lai sau 
khi chết chẳng thích đáng; 

cũng vậy, như nói về 'sắc, thay bằng thọ, tưởng, 
hành, và thức. Vua sau đó hỏi Phật những câu hỏi 
tương tự và cũng được trả lời như vậy, như trong 
*Th.10.] 


Khema Sutta: Samyutta-nikaya IV.374—377, dịch Anh 
P.H. 


Th.223 Uppalavanna 
Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) rát xinh dep và được 


cầu hôn bởi nhiều người trước khi thọ đại giới. 


“Thấy nguy hiểm trong dục, xuất ly mới an ổn, ta đi 
đến Vương Xá, xuất gia, sống không nhà. 





"Well, then, Great king, | will question you about this 
same matter. Answer as you see fit. What do you think, 
great king ... 

do you have an accountant or calculator or 
mathematician who can count the water in the great 
ocean thus: "There are so many gallons of water", or ... 
"There are so many hundreds of thousands of gallons 
of water"?' 

'No, revered lady. For what reason? Because the 
great ocean is deep, immeasurable, hard to fathom.' 


'So too, great king, that material form by which one 
describing the Tathagata might describe him has been 
abandoned by the Tathagata, cut off at the root, made 
like a palm stump, obliterated so that it is no more 
subject to future arising. 

The Tathàgata, great king, is liberated from reckoning 
in terms of material form; he is deep, immeasurable, 
hard to fathom like the great ocean. [Hence the four 
above options on the Tathagata after death do not 
apply; 

the same is then said replacing 'material form' by 
each of feeling, perception, the volitional activities, and 
consciousness. The king later asks the same question 
of the Buddha and receives exactly the same reply, as 
in *Th.10] 


Khemà Sutta: Samyutta-nikaya 1V.374—377, trans. 
P.H. 


Th.223 Uppalavanna 
Uppalavannaà was very beautiful and sought in 


marriage by many before her ordination. 


'Having seen the peril in sensual pleasures, and 
renunciation as a form security, | myself went forth at 
Rãjagaha from the house into the homeless state. 


995 





này] (xem *Th.10 và 20).] 
“Thưa ni su tôn quý, bây giờ, vi nguyên nhân và lý do 
gì điêu này không được Thê Tôn tuyên bô?” 


“Vậy thì, tâu Đại vương, tôi sẽ hỏi ngài về vấn đề 
tương tự. Đại vương hãy trả lời theo như ngài biết. 
Ngài nghĩ thế nào, Đại vương... 

ngài có người kế toán hay kiểm toán hay nhà toán 
học nào có thể đong dém được nước trong dai duong: 
“Có rất nhiều lít nước,” hay... “Có quá nhiều trăm ngàn 
lít nước như thế này không?” 

“Không thể, thưa ni sư. Vì lý do gì? Bởi vì đại dương 
thì sâu thẳm mênh mông, vô lượng, rất khó thăm dò.” 


Cũng vậy, tâu Đại vương, thân thể vật chất (sắc 
thân) mà qua đó người ta có khái niệm Như Lai đã 
được Như Lai từ bỏ, 24 được cắt đứt tận gốc rễ, khiến 
cho giống như gốc cây cọ, bị xóa sạch để nó không thể 
sanh ra trong tương lai. 

Tâu Đại vương, Như Lai đã vượt ra ngoài sự đo đếm 
bằng thân thể vật chất; vị ấy thì sâu thẳm mênh mông, 
vô lượng, rất khó thăm do như đại dương. [Cho nên 
bốn mệnh đề trên về Nhu Lai sau khi mát (tịch diệt) 
không thể áp dụng được; 

sau đó, điều giống như trên được trình bày [bởi việc] 
thay thế từ “thân thể vật chất” bằng từ “cảm giác,” “tri 
giác,” “tâm tư,” “nhận thức.” Sau này, vua hỏi đức Phật 
cùng câu hỏi này và nhận được câu trả lời giống y như 
vậy, như trong *Th.10]. 


(Kinh Khema: Kinh Tương ưng IV. 374-377, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.223 Ty-kheo-ni Uppalavannä (Liên hoa sắc) 


Uppalavannà [là mót cô gái] vô cùng xinh đẹp và 
được nhiêu người câu hôn trước khi xuát gia thọ giới 
Ty-kheo-ni. 


Nhìn tháy hiểm nguy trong dục lạc25 
Xuất gia lẽ sống được an yên 

Từ bỏ gia đình đi Vương Xá 

Trở thành xuất sĩ sống không nhà. 








Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh; trí 
biêt được tâm người; nhĩ giới được thanh tịnh. 


Thần thông ta cũng chứng; ta đã đắc lậu tận: ta 
chứng sáu thẳng trí; lời Phật đã làm xong. 


Hóa hiện xe bốn ngựa, bằng năng lực thần thông, ta 
dành lễ chân Phật, thê giới chủ, quang vinh.’ 


(Ma Vương: ) ... người đứng ở gốc cây, một mình 
chẳng bầu ban; ngươi sợ kẻ xấu chăng?” 


'Dáu trăm ngàn kẻ xấu, cùng đến đây nhu ngươi, ta 
máy lông chăng động. Ac ma, ngươi sá gi?' 


Uppalavanná's verses: Thengàatha, 226-231, 
Anh P.H. 


dich 


Th.224 Một phu nữ vượt qua dau khó vi con gái 


chết, và thành A-la-hán 


Trong những bài kệ này, một ty-kheo-ni, giờ đây dà 
giác ngộ, nhớ lại bà đã đau khó như thé nào khi con gái 
chết, nhưng đức Phật đã nói rằng bà đã đau buôn cho 
rát nhiều con gái trong các đời trước, giúp bà loại bỏ 
mũi tên’ đau buôn và chuyền sang con đường tu hành. 


Trong rừng, nàng khóc, “Ơi Jiva". Này UbbirI, hãy tự 
hiệu. Hỏa táng tám vạn tư Jiva: đứa con nào nàng 





| know that | have lived before, the divine eye has 
been purified; and there is knowledge of the state of 
mind (of others); the (divine) ear-element has been 
purified; 


Spernormal power too has been realized by me; | 
have attained destruction of the intoxicating 
inclinations: (these) six supernormal knowledges have 
been realized by me; the Buddha's teaching has been 
done. 


Having fashioned a  four-horse chariot by 
supernormal power, having paid homage at the 
Buddha's feet, the glorious protector of the word, ! 
(stood on one side).' 


(Maàra:) ... ‘you stand there alone at the foot of the 
tree; you have not even any companion; O child, are 
you not afraid of rogues?’ 


'Even if 100,000 rogues like you were to come 
together, | should not move a hair's breadth, | should 
not even shake. What will you alone do to me, Māra?’ 


Uppalavanna's verses: Therigatha, 226-231, trans. 


Th.224 A woman goes beyond her grief for her 
dead daughter and becomes an arahant 


In these verses, a now awakened nun recalls how 
she had grieved at the death of her daughter, but the 
Buddha had said that she had grieved for many 
daughters in past lives, helping her to remove the ‘dart’ 
of grief and turn to the path of Buddhist practice. 


‘In the wood you cry out: “O Jiva". UbbirT, understand 
yourself. 84,000 (daughters), all with the name Jiva, 


996 





Thấy biết các đời trong quá khứ 

Mắt trời trong sáng bụi không vương 
Ánh nhìn biết rõ tâm người khác, 
Âm thanh thần thánh lọc trong lành. 


Năng lực siêu nhiên tôi đạt được 

Thành công hủy diệt nhiễm ô phiền (não) 
Siêu phàm sáu trí tôi sở hữu 

Hoàn thiện lời hiền [của] đức Bổn Sư. 


Hóa hiện cỗ xe bằng bốn ngựa 
Đến từ năng lực rất siêu phàm 
Tỏ lòng tôn kính bậc Chiến thắng (đức Phật) 
Tôi đứng một bên hỗ trợ ngài.” 


[Mãra:] 

“Cô đứng đó một mình dưới gốc [cây] 
Không người bạn hữu đứng đi cùng 
Ơ này hỏi nhỏ kìa cô ấy 

Kẻ đều đầy đường chẳng sợ sao?” 


“Trăm ngàn người giống ông cùng đến 
Tôi cũng không di chuyên xíu nào 
Thậm chí tôi còn không cựa động 

Ma vương hởi! sá gì mình ông. 


(Những bài thơ kệ của Uppalavanna: Trưởng lão Ni 
kệ 226-231, do P.H. dịch tiêng Anh). 


Th.224 Người mẹ vượt qua nỗi bi thương thống 
khổ vì con gái chết rồi trở thành A-la-hán 


Trong những váng thơ kệ dưới đây, vi Ty-kheo-ni đã 
giác ngộ nhớ lại mình đã từng bị thương thống khó như 
thế nào vào lúc đứa con gái của mình chết đi, nhưng 
đức Phật đã nói rằng cô đã bi thương thống khó cho 
nhiều người con gái của mình trong các kiếp sống quá 
khứ, giúp cô nhỗ ên” (nguón góc) của bi 


bó "müi tén 
thương thống khó và chuyén sang con đường thực 
hành Phát pháp. 


"Trong rüng cáy nàng khóc: “Ôi Jiva" con yêu. 
[Nhung đức Phát liên nói:] Này hỡi Ubbirr, con nên hãy 








dang khóc than?’ 


'Ngài nhỗ tên cắm sâu trong tôi, tiếc thương con dần 
dần được nguôi. 

Tên đã nhổ, vô dục, tịch tĩnh, con xin quy y Phát, 
Pháp, Tăng." 


UbbirTs verses: Therigathà 51-53, dịch Anh G.A.S. 


Th.225 Một phụ nữ bị ba người chông bỏ, thành 
tỳ-kheo-ni, rồi thành A-la-hán 


Những bài kệ vẽ ra hình ảnh về một phụ nữ bị ba 
người chóng bỏ và sau đó xuất gia thành ty-kheo-ni và 
chứng ngộ. Trong những bài kệ tiếp theo những bài 
dưới đây, bà nói những khó khăn của mình với những 
người chồng là từ nghiệp xấu bảy đời trước: khi làm 
một người đàn ông, ông đã ngoại tình với vợ của một 
người đàn ông khác. 

kết quả của nghiệp này là: tái sinh trong địa ngục, rôi 
lần lượt thành ba con thú bị thién — một con khi, dê và 
bê — sau đó thành người nô lệ lưỡng tính, sau đó thành 
một cô gái nghèo làm vợ lẽ, rồi đời cuối cùng làm một 
người nữ bị chóng bỏ. 

Các bài kệ này minh họa cho sự vận hành của 
nghiệp, sự thay đồi giới tính trong những lần tái sinh, và 
khả năng vượt ra ngoài những giới hạn nghiệp. 


Trong diệu địa, thành hoa, thành  Ba-tra-li 
(Pãtaliputta), từ Thích-tóc xuát sanh, hai ni hữu đức. 


Một Isidäsï, và hai là Bodhi, có giới, vui thiền tọa, đa 
văn, trừ phiên não. 


Sau khi khát thực và, ăn xong, rửa sach bát, an tọa 
nơi văng vẻ, cùng nói lên lời này: 





have been burned in this funeral fire. Which of these do 
you grieve for?' 


"Truly he has plucked out my dart, hard to see, 
nestling in my heart, which grief for my daughter he has 
thrust away for me, overcome by grief. 

Today that (same) | have my dart plucked out; | am 
without hunger, quenched. | go to the awakened sage, 
the Dhamma and the Sangha as a refuge.’ 


UbbirTs verses: Therigathà 51—53,trans. G.A.S. 


Th.225 A woman rejected by three husbands 
becomes a nun, and then an arahant 


These verses paint a graphic picture of a woman 
rejected by three husbands and then ordaining as a 
nun who becomes awakened. In verses continuing 
from the ones below, she attributes her difficulties with 
her husbands to karma from a bad action seven lives 
ago: as a man, he had sex with the wife of another 
man. 

The karmic results of this were: rebirth in hell, then in 
turn as three animals who were castrated — a monkey, 
a goat and a calf — then as a hermaphrodite human 
slave, then as a poor girl taken as a second wife, then 
her final life as a woman rejected by her husbands. 

The verses thus illustrate the working of karma, sex- 
change across rebirths, and the ability to go beyond 
karmic limitations. 


In the flower-named city, Pataliputta, in the best part 
of the earth, there were two nuns, members of the 
Sakya clan, possessed of good qualities. 


One of them called Isidasi, the other called Bodhi, 
both possessed of ethical discipline, delighting in 
meditation and study, having great learning, with 
defilements shaken off. 


Having wandered for alms, having made their meals, 
with washed bowls, seated happily in a lonely place, 


997 





tự hiểu. 84.000 [con nàng], tất cá tên Jiva, đã thiêu 
[trong] nghĩa địa này. Nàng khóc cho đứa nào?” 


“Chắc hẳn ngài đã rút, mũi tên, khó nhìn thấy, đâm 
thẳng vào tim tôi, sầu muộn vé con gái, ngài đã loại bỏ 
cho, [tôi] vượt qua sầu muộn. 

Bây giờ, [tương tự] tôi nhó ra, mũi tên đã đâm tôi; tôi 
không còn ham muốn. Tôi nương bậc giác ngộ, giáo 
pháp và Tăng đoàn.” 


(Những bài thơ kệ của UbbirT. Trưởng lão Ni kệ 51- 
53, do G.AS. dịch tiêng Anh). 


Th.225 Một người nữ bị ba người chồng ruóng bó 
trở thành Tỳ- kheo-ni và thành A-la-hán 


Những váng thơ kệ này phát họa hinh ảnh về người 
phụ nữ bị ba người chóng ruóng bỏ, sau đó, xuất gia 
làm Ty-kheo-ni và chứng ngộ. Trong những bài thơ kệ 
tiếp nói những bài thơ kệ dưới đây, ni sư cho biết 
những trở ngại của mình với ba người chông là do kết 
quả (nghiệp) từ hành vi xấu đã bảy kiếp trước đây: khi 
làm người đàn ông, anh đã có quan hệ tình dục với vợ 
của người đàn ông khác. 

Két quả của nghiệp này là: tái sanh trong địa ngục, 
rồi lần lượt thành ba con thú bị thiến — con khi, con dê 
và con bê, sau đó, thành người nô lệ lưỡng tính, rồi 
thành cô gái nghèo làm vợ lẽ và đời cuối cùng là người 
vợ bị các ông chóng ruóng bỏ. 

Vì thế, những bài thơ kệ này minh họa cho sự vận 
hành của nghiệp, sự thay dói giới tính qua những làn 
tái sanh và khả năng vượt qua trở lực của nghiệp. 


Trong thành tên loài hoa, Pātaliputta,26 nơi đẹp nhất 
trần gian, có hai Ty-kheo-ni thuóc dóng ho Thích-ca,27 
có phám chát cao dep. 


Một người tên I-si (Isidasi), người kia tên Bodhi, cả 
hai đêu giới đức, vui vẻ ở trong thiên, suy tư trâm mặc 
tưởng, sau khi nghe học nhiêu, phiên não được giũ 
sạch. 


Sau khi khát thực xong, sau bữa com của mình, với 
bát đã được rửa, ngôi an (yên) nơi văng vẻ, cùng ngâm 








[Ni Bodhi] 'Hói Isidãsĩ, trẻ dep, chưa suy lão, do thấy 
nguy hại gì, mà chí nguyện xuất ly?’ 


Khi được hỏi như vậy, độc cư, khéo thuyết pháp, 
Isidási đáp: 'Bodhi, hãy lãng nghe, tôi xuất gia như 
vây.’ 


Ujjenï thắng đô, cha tôi giàu, đức hanh. Ta ái nữ duy 


nhất, đẹp, khả ý, khả ái. 


Sàketa vọng tộc, mai mối đến cầu hôn; trưởng giả, 
nhiêu tài bảo, cha ta hứa gả cho. 


Sáng và chiều, tôi đến, đảnh lễ cha, mẹ chồng. Cúi 
đâu dành lé chân, như dà được dạy bảo. 


Thấy một ai bước vào, dù anh chị em chồng, hay bà 
con của chóng, tôi run sợ, mời ngôi. 


Thức ăn, uống, loại cứng, được cất giữ có chỗ, tôi 
bung don cho án, thích hợp từng người môt. 


Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh nhà chồng, rồi 
chà rửa chân tay, tôi châp tay lé chóng. 


Cầm lược, hương liệu, thuốc bôi mắt, gương soi, tôi 
trang điểm cho chồng, hầu hạ như thị tì. 
Tôi tự nấu dọn cơm, tự tay rửa chén bát, như mẹ đối 


với con, tôi hầu chồng như vậy. 


Hầu hạ chóng tận tụy, dậy sớm, không biếng nhác, 
khiêm tôn, và trinh thục, nhưng chông ác cảm tôi. 





they uttered these words: 


‘Noble Isidãsĩ, you are lovely, your youth has not yet 
faded. Having seen what fault are you then intent on 
renunciation?' 


Thus being asked, lsidàás! in the lonely place, 
proficient in teaching the Dhamma, spoke this 
utterance: 'Bodhi, listen to how | went forth. 


In Ujjeni, best of cities, my father was a merchant, 
restrained by virtuous conduct. | was his only daughter, 
dear, and charming, and beloved. 


Then from Sãketa came men, belonging to a most 
noble family, to woo me; a merchant with many jewels 
sent them. To him my father gave me as a daughter-in- 
law. 


Approaching morning and evening | did obeisance 
with my head to my father-in-law and mother-in-law. I 
paid homage at their feet, as | had been instructed. 


Having seen my husband's sisters, or his brothers, or 
his retinue, even my one and only beloved, | trembled 
and gave them a seat. 


| gratified them with food and drink and hard food and 
what was stored there. | brought it forth and gave what 
was fitting to each. 


Arising in good time | went to my lord's house. Having 
washed my hands and feet, upon the threshold ! 
approached my husband, with cupped hands. 


Taking a comb, decorations, collyrium, and a mirror, l 
myself adorned my lord, like a servant-girl. 


| myself prepared the rice-gruel. | myself washed the 
bowl. As a mother her only son, so | looked after my 
husband. 


My husband offended against me, who in this way 
had shown him devotion, an affectionate servant, with 
humbled pride, an early riser, not lazy, virtuous. 


998 





những lời này: 


"Hói l-si (/sidasi) đáng quý, ban đẹp thật tuyệt vời, 
thanh xuân bạn chua phai. Do tháy sai lâm gi, mà 
quyêt chí xuát gia?" 


Khi được hỏi như váy, l-si (Isidási) nơi vắng vẻ, giỏi 
giang việc day pháp, [lsidasi] nói lên những lời này: 
"Kia Bodhi, lắng nghe, cách mà tôi xuất gia." 


Ò thành Ujjenï, tuyệt nhất trong các thành, cha tôi 
một thương gia [giàu có], là người có đức hạnh. Tôi, 
con gái duy nhất, đáng yêu, đầy quyến rũ [và hấp dán]. 


Sau đó, nhiều đàn ông, gia đình quyền quý nhất, từ 
Sãketa đến, muốn cưới tôi làm vợ: một thương gia gửi 
đến, nhiều của cải châu báu. Cha tôi gả tôi cho, con 
trai thương gia đó. 


Gần như sáng và tối, tôi đều cuối đầu chào, thăm hỏi 
cha, mẹ chông. Tôi kính lễ chân họ, như đã được dạy 
bảo. 


Anh, chị, em, bà con, hay bạn bè của chồng, khi gặp 
dén thăm chơi, thậm chí ngay cả chóng, luôn yêu quý 
của tôi, tôi cũng run và sợ, sửa soạn mời họ ngôi. 


Tôi làm họ hài lòng, với thức ăn, nước uống, với thức 
ăn loại cứng, và loại được lưu trữ. Tôi dọn mời thức 
ăn, thích hợp cho từng người. 


Sau khi dậy đúng giờ, tôi đến gian nhà chồng. Rửa 
sach tay và chân, tôi đên gân chóng mình, cháp tay 
chào tôn trọng. 


Lấy lược, đồ trang sức, thuốc bôi mắt, gương soi, tôi 
trang diém cho chóng, như người nữ phuc vu. 


Tôi tự tay nâu com. Tôi tự rửa bát dia. Như me [đối] 
với con mót, tôi chăm chóng cũng vậy. 


[Mặc dù] tôi bảy tỏ, sự tận tâm, phuc vu, trìu mến và 
khiêm tốn, dạy sớm, không lười biếng, và đoan chính 
như vậy, nhưng chồng xúc phạm tôi. 








Chồng tôi nói mẹ cha: “Xin phép, con sẽ đi. Không 
thé sông cùng nhà, với Isidàsi." 


“Này con, chớ nói vậy. Vợ con người có trí, thông 
minh, biêt dậy sớm, sao con không hoan hỷ?” 


“Nàng không hại gì con, nhưng không sống chung 
được; con ghét cay, chán ngây. Xin phép, con sẽ đi”. 


Nghe lời chồng nói vậy, cha mẹ chồng hỏi tôi: “Làm 


gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật”. 


“Con không xúc phạm gì. Không hại, không ác ngữ. 
Sao chóng ghét bó con; con biét làm sao được?” 


Thất vọng và khổ não, họ trả ta về nhà: “Muốn bảo vé 
con trai, mát Cát tường thiên nữ.” 


Cha ta lại gả ta, cho phú hộ thứ hai, bằng lòng nửa 
sô tiên, là tiên gà bán ta. 


Ta ở đó một tháng, vị ấy trả lui ta, dù tận tụy như 
háu, không lỗi lâm, trinh thuc. 


Thấy hành khát lang thang, tự răn và răn người: “Bỏ 
áo rách, ghé bình. Làm ré ta!" 


Chi sống được nửa tháng, rồi nói với cha tôi: “Trả tôi 
áo, ghè, bát, tôi lại đi khât thực.” 


Cha, mẹ, cả bà con, đều nói với ông ấy: “Ở đây có 
chuyện gì? Cứ nói, ta sẽ làm.” 





He said this to his mother and father: “Having taken 
leave | shall go. ! shall not be able to live together with 
Isidāsī in one house." 


"Son, do not speak thus. Isidasr is learned, clever, an 
early riser, not lazy. Son, why does she not please 
you?" 


"She does me no harm, but | shall not live with 
Isidasi; to me she is just odious. | have had enough; 
having taken leave, | shall go." 


Hearing his utterance my father-in-law and mother-in- 
law asked me: "What offence has been committed by 
you? Speak confidently how it really was." 


"| have not offended at all. | have not harmed him. |I 
have not said any evil utterance. What can be done 
when my husband hates me?" 


Downcast, overcome by suffering, they led me back 
to my father's house, saying: "While keeping our son 
safe, we have lost the goddess of beauty incarnate." 


Then my father gave me to the household of a 
second rich man, belonging to a noble family, for half 
the bride-price for which the merchant had taken me. 


In his house too I lived a month, then he too rejected 
me, although serving him like a slave-girl, not harming 
him, possessed of ethical discipline. 


And my father spoke to one wandering for alms, a 
tamer of others and self-tamed: "Be my son-in-law; 
throw down your cloth and pot." 


He too, having lived with me for a fortnight, then said 
to my father: "Give me my cloth and pot and cup; I shall 
beg for alms again." 


Then my father, mother, and all the group of my 
relatives said to him: “What has not been done for you 
here? Say quickly, what may be done for you." 


999 





Anh nói bó me chóng: "Sau khi duoc [bó me] dóng y, 
con sé bó ra di. Con khóng thé sóng chung, vói 
Isidàasi." 


"Này con chó nói vậy. l-si (Isidás;) người hiểu biết, 
lanh lợi, luôn dậy sớm, không phải kẻ biéng lười. Sao 
con không hài lòng?” 


“Nàng không hại gì con, nhưng con không thể sống, 
với Isidàsr; con chán ngáy cô ây. Con đã chịu đủ rôi; 
sau khi được đồng ý, con sẽ rời nhà đi.” 


Sau khi nghe chóng nói, bó me chóng hỏi tôi: “Làm gi 
xüc pham chóng? Háy tháng tháng nói thát." 


"Con không xúc pham gì, cũng không làm hai chồng. 
Con không nói từ nào, mang ý nghĩa thô xâu. Con có 
thê làm gì, khi chóng ghét bó con?" 


Thất vọng, buồn, đau khổ, họ đưa tôi trở về nhà bố 
mẹ của mình, nói với bố mẹ tôi: "Dé giữ sự an toàn, 
cho con trai chúng tôi, chúng tôi đã mát di, [hóa] thân 
nữ thần tuyệt đẹp.” 


Sau đó, tôi được gả, cho người chồng thứ hai, giàu 
có, nhà quý phái, với nửa giá cô dâu, thương gia đó 
cưới tôi. 


Ở nhà chồng một tháng thì chồng ruồng bỏ tôi, mặc 
dù tôi chăm chóng, như một nữ phuc vu, không làm hại 
dén chóng, đoan chánh và nét na. 


Rói cha tói nói chuyén, vói hành khát lang thang, dà 
diéu phuc bán thân và day người điêu phục: “Bỏ di y và 


bát, hãy làm ré của tôi. 


Sống với tôi nửa tháng, chồng nói với cha tôi: “Hãy 
đưa con y áo, bình bát và cả ly; con muốn được quay 
về, làm hành khát lang thang.” 


Khi đó cha mẹ tôi, và nhiều thành viên khác, nói với 
chồng tôi rằng: “Điều chưa hài lòng con? Hãy nói điều 
con muốn." 








Nghe vậy, ông trả lời: “Tuy tôi được tôn trọng, nhưng 
không thé chung nhà, với IsidäsT.” 


Từ giã, ông ấy đi. Một mình, tôi suy nghĩ: “Ta cầu xin, 
bỏ di, hoặc chêt hoặc xuất gia." 


hồi Jinadatta, Thánh ni thông trì Luật, đa văn, trì tinh 
giới, khât thực đên nhà cha.... 


Dâng no đủ các món, ăn, uống và loại cứng, tôi nói: 
"Bach Thánh ni, con xin được xuất gia." 


Cha bảo tôi: “Con yêu, hãy ở đây, cũng có thé tu 
hành, và cúng dường âm thực, sa-môn, bà-la-môn.” 


Tôi chắp tay lạy cha, vừa khóc vừa thưa rằng: “Ác 
nghiệp con đã làm (trong đời quá khứ); con muôn dứt 
sạch nghiệp.” 


Cha nói: “Vậy hãy chứng, bồ-đề pháp tối thượng, và 
chứng đắc Niét-bàn, Lưỡng Túc Tôn đã chứng”. 


Tôi đảnh lễ mẹ cha, cùng tất cả bà con, sau bảy ngày 
xuất gia, tôi chứng được Ba minh. 


IsidāsTs verses: 
G.A.S. 


Therigáthà 400—433, dich Anh 


Các đại đệ tử tại gia 


Th.226 Cư sĩ có thê thành A-la-hán? 


Đáng chú ý là ngay cả những dé tử tai gia ưu tú được 
miêu tả chứng ngộ cao nhát cũng chỉ đến Bát hoàn, và 





Thus spoken to, he said: "Even if | myself were 
honoured, | have had enough; I shall not be able to live 
together with Isidasi in one house." 


Allowed to go, he departed. | for my part, all alone, 
thought: "Having asked leave, | shall go to die, or I shall 
go forth (as a nun)." 


Then the noble lady Jinadatta, expert in the 
discipline, having great learning, possessed of ethical 
discipline, on her begging round, came to my father's 
house. ... 


Having completely satisfied her with food and drink 
and hard food and what was stored there, | said: "Noble 
lady, | wish to go forth." 


Then my father said to me: "Child, practise the 
Dhamma in this very place; with food and drink satisfy 
renunciants and twice-born brahmins." 


Then | said to my father, lamenting, having cupped 
my hands: “Evil indeed was the action (of a past life) 
done by me. I shall destroy it" 

Then my father said to me: “Attain awakening and the 


highest state, and obtain nirvana, which the best of 
humans realized." 


Having saluted my mother and father, and all the 
group of my relatives, when | had gone forth for seven 
days l attained the three knowledges. 


Isidásr's verses: Therigáthà 400—433, trans. G.A.S. 


Great laymen and laywomen disciples 


Th.226 Can laypeople be arahants? 


It is notable that even the foremost lay disciples are 
at most described as non-returners, and as celibate but 


1000 





Khi mọi người nói vậy, chồng tôi trả lời rằng: “Mặc dù 
được tôn trọng, nhưng con chịu đủ rôi; con không thê 
sóng chung, với Isidasi." 


Sau khi được đồng ý, chồng rời bỏ ra đi. Tôi một 
mình suy nghĩ: “Sau khi xin rời đi, một là tôi sẽ chêt, 
hay là sẽ xuất gia [làm Tỳ- kheo-ni]." 


Khi đó, vị thánh ni, là Jinadattä, chuyên món vé giới 
luật, học rộng, có đạo đức, trên đường di khát thực 
(hóa duyên), đi đên nhà cha tôi... 


Sau khi làm ni sư, hài lòng với thực phẩm, nước 
uống và thức ăn, loại cứng và dự trữ, tôi thưa thánh ni 
rằng: “Con muốn được xuất gia.” 


Lúc đó cha tôi nói: “Này con, hãy thực hành, giáo 
pháp ngay ở nhà; thực phẩm và nước uóng, cüng 
dường vi xuất gia, Bà-la-món thượng sanh.” 


Than khóc và cầu xin, tôi nói với cha rằng: “Nghiệp 
xâu do con làm, [trong đời sóng quá khứ]. Con sẽ hủy 
diệt nó.” 

Khi đó cha tôi nói: “Hãy đạt đến giác ngộ, và trạng 
thái cao nhát, hãy thành tựu niêt-bàn, mà người tuyệt 
vời nhất, của nhân loai?9 đạt được.” 


Bái biệt mẹ và cha, cùng bà con thân quyến, tôi xuất 
gia bảy ngày, thì thành tựu ba minh (ba loại trí). 

(Những bài thơ kệ của Isidàsi: Trưởng lão Ni kệ 400- 
433, do G.AS. dịch tiêng Anh). 


NHỮNG BE TỬ CƯ SĨ NAM VÀ NỌ UU TÚ HÀNG 
ĐÀU 


Th.226 Cư sĩ có thể đạt được A-la-hán không? 


Thật đáng chú ý là ngay cả những đệ tử cư sĩ ưu tú 
hàng đầu được mô tả chứng ngộ cao nhất cũng chỉ đến 








sống độc thân nhưng không xuất gia. 
Trong khi được nói răng tai gia cũng có thé chứng 
đắc A-la-hán quả, nhưng ngay lập tức phải xuất gia. 


Những đặc điểm của người tại gia, thưa Đại vương, 
thật không thích hợp (cho quả A-la-hán). Những đặc 
điểm này không thích hợp do tính chất yếu kém, do vậy 
mà vị tại gia khi chứng quả A-la-hán thì, hoặc sẽ tiến 
tới (xuất gia) hoặc sẽ nhập Niết-bàn viên tịch ngay hôm 
ây. 

Điều này chẳng phải là khuyết điểm của A-la-hán 
quả, thưa Đại vương, mà là khuyết điểm của đặc điểm 
tại gia, tức là tính yếu kém. 

Cũng như, thưa Đại vương, thực phẩm vốn duy trì 
tuổi thọ và hộ trì sinh mạng của hết thảy chúng sanh, 
nhưng khi dạ dày yếu, do vậy, sức tiêu hóa yêu kém, 
và do bởi tiêu hóa kém mà nó tước đoạt sự sông. Điều 
này, thưa Đại vương, không phải là khuyết điểm của 
thực phẩm, mà là khuyết điểm của dạ dày, tức là tính 
yếu kém tiêu hóa của nó. 


Milindapañha 265, dịch Anh P.H. 


Th.227 Các đệ tử tại gia ưu tú và những phẩm 
chát 


Này các tỳ-kheo, một ưu-bà-tắc có tín tâm, hy cầu 
chơn chánh, nên hy cầu như vầy: 'Mong rằng ta sẽ 
thành như gia chủ Citta và Hatthaka Älavakal' Đây là 
chuẩn mực, là mẫu mực, cho các ưu-bà-tắc của ta, tức 
là gia chủ Citta và Hatthaka Alavaka. 


Ayácana-vagga 12, sutta 3: Anguttara-nikãya 1.88, 
dich Anh P.H. 


Này các ty-kheo, trong các đệ tử nam cu sĩ của ta,đệ 
nhất quy y đầu tiên là các thương nhân Tapussa và 
Bhallika. Trong các đệ tử nam cư sĩ của ta: đệ nhất bố 
thí, là gia chủ Sudatta Anathapindika; 





not ordained. 

While it is seen as possible for a layperson to attain 
arahantship, it came to be held that their lay status 
would then have to be changed immediately. 


Unequal (to arahantship), sire, are the attributes of a 
householder. The attributes being unequal, it is owing 
to the weakness of his attributes that a householder 
who has attained arahantship either goes forth (as a 
monastic) or attains final nirvana (at death) that very 
day. 

This is not a defect in arahantship, sire, this is a 
defect in the householders attributes, namely their 
weakness. 

It is, sire, like the food that guards the life-span and 
protects the life of all beings, yet carries away the life of 
him whose stomach is out of order and has a sluggish 
and weak digestion, because it is not properly digested. 
This, sire, is not a defect in the food, this is a defect in 
the stomach, namely a weakness in its heat. 


Milindapafiha 265, trans. P.H. 


Th.227 Foremost 
qualities 


laymen disciples and their 


Monks a male lay follower endowed with faith, rightly 
aspiring, should aspire thus: 'May | become like Citta 
the householder and Hatthaka Alavil This is the 
standard and criterion for my laymen disciples, Citta the 
householder and Hatthaka Alavi. 


Ayácana-vagga 12, sutta 3: Anguttara-nikãya 1.88, 
trans. P.H. 


Monks, the foremost of my laymen disciples in being 
first to go for refuge are the merchants Tapussa and 
Bhallika. The foremost of my laymen disciples are: 
among donors, the householder Sudatta 


1001 





"khóng trở lui" (bát hoàn), là người sống độc thân 
nhưng không xuất gia. 

Mặc dù cư sĩ tại gia được cho là có thé đạt dén quả vi 
A-la-hán, nhưng điều này được hiểu là tình trạng cư sĩ 
của họ sau đó phái được thay dói ngay lập tức (tức 
phải xuất gia hoặc tịch diệt). 


Tâu Đại vương, những đặc tính của cư sĩ tại gia 
không kham nỗi / phù hợp [với quả vị A-la-hán]. Những 
đặc tính không phù hợp vì tính yếu kém của nó, nên 
một khi vị cư sĩ tại gia thành tựu quả vị A-la-hán thì 
hoặc xuất gia [làm tu sĩ] hoặc nhập niết-bàn sau cùng 
(tức chết) ngay trong ngày hôm đó. 

Tâu Đại vương, đây không phải là khiếm khuyết của 
quả vị A-la-hán, mà là khiếm khuyết của những đặc 
tính của cuộc sống tai gia, cụ thé là tính yếu kém của 
chúng. 

Tâu Đại vương, giống như thực phẩm vốn duy trì tuổi 
thọ và bảo hộ sinh mạng của tất cả mọi loài, nhưng có 
thé gây ra cái chết cho người với da dày bị thương tôn 
và có khả năng tiêu hóa chậm chạp và yếu kém, bởi vì 
nó không được tiêu hóa phù hợp. Tâu Đại vương, đây 
không phải là sự khiếm khuyết của thực phẩm, mà là 
sự khiếm khuyết của dạ dày, cụ thể là sự yếu kém về 
nhiệt [tiêu hóa] của nó. 


(Kinh Mi-tiên ván đáp 265, do P.H. dịch tiếng Anh). 


Th.227 Các nam cư sĩ ưu tú và phẩm hạnh của họ 


Này các Ty-kheo, đệ tử cư sĩ nam thám nhuần với 
niềm tin, có mong mỏi đúng đắn, nên mong mỏi như 
thế này: “Có thể tôi sẽ trở nên giống cư sĩ nam Citta và 
Hatthaka Alavi!" Đây là tiêu chí và chuẩn mực cho các 
đệ tử cư sĩ nam của ta, tức là cư sĩ Citta và Hatthaka 
Alavi. 


(Phẩm Hy câu 12, kinh số 3: Kinh Tăng chi |. 88, do 
P.H. dịch tiêng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, đứng đầu trong các đệ tử cư sĩ 
nam của ta đâu tiên đên nương tựa (quy y) là thương 
gia Tapussa?? và Bhallika. Đứng đầu trong các đệ tử 








đệ nhất thuyết pháp, là Citta xứ Macchikasanda; dé 
nhất nhiếp phục một hội chúng bằng bốn nhiếp sự, là 
Hatthaka xứ Alavr; đệ nhất bó thí các món ăn thượng 
vị, là Mahänãma người Sakya; 

đệ nhất bố thí các món đồ khả ý, là gia chủ Ugga xứ 
Vesälï; đệ nhất hộ trì Tăng-già, là gia chủ Uggata; dé 
nhất tịnh tín bất động, là Sũra Ambattha; đệ nhất được 
mọi người kính mến, là Jivaka Komarabhacca; đệ nhất 
đáng tin tưởng, là gia chủ Nakulapità. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikaya 1.26, dịch Anh 
P.H. 


Th.228 Gia chủ CittaSS7 


Citta (Chát-da), một trong hai dé tử cư sĩ mà đức 
Phật khuyên các đệ tử khác noi theo, có một phán của 
Samyutta- nikaya dành riéng cho ông (IV. 281-804). 

Ông được miêu tả thường xuyên có những cuộc thảo 
luận sâu sắc với các ty-kheo, trong đó ông tham ván vé 
những ván dé sâu sắc, hoặc được các ty-kheo hỏi như 
vậy. 

Ông là một vị Bắt hoàn (IV.301), mà khi sắp chết, 
chư thiên khuyến khích ông nên tái sanh làm vị chuyền 
luân vương trong đời sau, ông nói rằng mình đã vượt ra 
ngoài những thứ vô thường như vậy, và khuyên chư 
thiên hãy giữ vững niềm tin nơi Phật, Pháp và Tăng 
(IV.302—04). 

Trong doan tiép theo, óng nói chuyén vói Nigantha 
Nàtaputta, cũng được biết là Mahävira, giáo chủ của 
Ky-na giáo, đồng thời với đức Phát. 


Nigantha Nátaputta nói với ông, Này gia chủ, có phải 
ông tin tưởng sa-môn Gotama khi ông ây nói răng, 'Có 





Anathapindika; 

among speakers on Dhamma, the householder Citta 
of Macchikasanda; among those who make use of the 
four means of drawing others together harmoniously 
and sustaining a retinue, Hatthaka of Alavi; among 
those who give what is excellent, Mahanama the 
Sakyan; 

among those who give what is agreeable, the 
householder Ugga of Vesālī, among attendants of the 
Sangha, the householder Uggata; among those with 
unwavering confidence, Süra Ambattha; among those 
with confidence in persons, Jivaka Komarabhacca; 
among those who have trust, the householder 
Nakulapita. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikãya 1.26, trans. P.H. 


Th.228 Citta the householder”? 


Citta, one of the two lay disciples that the Buddha 
urged other lay disciples to emulate, has a section of 
the Samyutta-nikaya dedicated to him (IV.281—304). 

He is portrayed as often having deep discussions 
with monks, in which he asks probing questions on 
deep matters, or is asked such questions by monks. 

He was a non-returner (IV.301) who, on his death- 
bed, when gods urged him to become a Wheel-turning 
monarch in his next life, said he was beyond such 
impermanent things, and taught the gods to have firm 
confidence in the Buddha, Dhamma and Sangha 
(IV.302-04). 

In the following passage, he is in conversation with 
Nigantha Nataputta, otherwise known as Mahavira, the 
leader of Jainism at the time of the Buddha. 


Nigantha Nataputta then said to him, 'Householder, 
do you have faith in the renunciant Gotama when he 


1002 





cư sĩ nam của ta là: đứng đầu trong số người bó thí, 
cúng dường là cư sĩ Suddatta Anathapindika (Tu-đà 
Cấp Cô Độc); 

đứng đầu trong số người thuyết giảng giáo pháp là 
cư sĩ Citta vùng Macchikäsanda; đứng đầu trong số 
những người sử dụng bốn phương tiện thuyết phục 
người khác cùng lại với nhau một cách hài hòa và giữ 
vững đoàn thể30 là cu sĩ Hatthaka vùng Alavi; đứng 
đầu trong số người cúng dường những món thượng 
hạn là cư sĩ Mahãnãma vương tộc Sakya (Thích-ca); 

đứng đầu trong số người cúng dường những món 
vừa ý là cư sĩ Ugga vùng Vesālī (Tỳ-xá-li); đứng đầu 
trong số người hộ trị Tăng đoàn là cư sĩ Uggata; đứng 
đầu trong số người với niêm tin kiên định là cu sĩ Süra 
Ambattha; đứng đầu trong số người được dân chúng 
tin cậy là Jivaka Komarabhacca; đứng đầu trong số 
người có tín nhiệm là cư sĩ Nakulapitä. 


(Phẩm Người tối thắng: Kinh Tăng chi |. 26, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.228 Cư si Citta (Chát-da)?! 


Gia chủ Citta là một trong hai dé tử cư sĩ nam mà 
đức Phật khuyến khích các đệ tử cư sĩ khác noi theo, 
có một phẩm của Kinh Tương ưng (Samyutta-nikaya) 
dành riêng cho ông (IV. 281-304). 

Ông được mô tả sinh động vì thường xuyên thảo luận 
sâu sắc với các Tỳ- -kheo, trong đó ông thường đưa ra 
những câu hỏi tìm tòi về những chủ đề chiều sâu, có 
khi những câu hỏi dạng này được hỏi bởi các Ty-kheo. 

Cư sĩ là vị thánh “không trở lui" (IV. 301), người mà 
khi sắp chét, các vị trời khuyên ông chuyền thé thành vị 
vua vi đại (Chuyên luân thánh vương) trong đời sóng 
kế tiếp, [nhưng] ông nói mình đã vượt qua những thứ 
vô thường như vậy, rồi khuyên day các vị trời giữ vững 
niềm tin kiên định nơi đức Phật, giáo pháp và Tăng 
đoàn (IV. 302-04). 

Ở đoạn trích dưới đây, cư sĩ đang trong cuộc thảo 
luận với Nigantha Nàtaputta, còn có tên gọi khác là 
Mahaàvira, giáo chủ Ky-na giáo, cùng thời với đức Phát. 


Lúc đó Nigantha Nãtaputta nói với ông rằng: “Này gia 
chủ, ông có niêm tin nơi tôn giả Gotama khi ông ây nói: 








một định không tầm không tứ, có định diệt tầm tứ.”?' 


(Citta:) 'Ở đây, thưa tôn giả, tôi không đến với Thé 
Tôn do bởi tín... . Khi điều này được nói, Nigantha 
Nãtaputta nhìn quanh hội chúng của minh và nói, “... Ai 
nghĩ tầm tứ có thé diện, chẳng khác nào nghĩ rằng có 
thể bắt được gió trong lưới, hay chán đứng dòng nước 
sông Hằng bằng nắm tay của mình." 


(Citta:) 'Ngài nghĩ thế nào, thưa tôn giả, cái nào vi 
diệu hon: trí hay tín?" “Trí, này gia chủ, vi diệu hơn tín. 
'V&y, thưa tôn giả, trong giới hạn mà tôi mong muốn, 
tôi ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ 
nhất, có tầm cơ tứ, với hỷ lạc do ly dục sanh. 

Rồi, trong giới hạn mà tôi mong ước, với sự tĩnh chỉ 
tầm tứ,... tôi chứng và trú thiền thứ hai... thiền thứ 
ba... thiền thứ tư. 

Vì tôi biết và thấy như vậy, thưa tôn giả, tôi cần gì 
phải có tín nơi người khác, sa-môn hay bà-la-môn, đối 
với điều được nói rằng có định không tầm tứ, diệt tầm 
tứ. 


Nigantha Sutta: Samyutta-nikaya IV.298, dịch Anh 
P.H. 


Th.229 Hatthaka xứ Alavi 


Hatthaka (Thủ Trưởng giả), một trong hai dé tử cư sĩ 


mà đức Phật khuyên các đệ tử khác noi theo, không 
bao giờ cảm tháy đủ khi gặp Thé Tôn, nghe thiện Pháp 
và phục vụ Tăng, 

là một vị Bát hoàn, khi tái sinh vào một cõi trời, ông 
dạy Pháp cho nhiều chư thiên (Anguttara-nikàya I 279). 


Một thời, Thế Tôn trú ở Alavi, tại điện Aggãlava. Rồi 





says, "There is a meditative concentration without 
thought and examination, there is a cessation of 
thought and examination." 


(Citta:) ‘In this matter, venerable sir, | do not go by 
faith in the Blessed One ... .' who thinks that thought 
and examination can be stopped might imagine he 
could catch the wind in a net or arrest the current of the 
river Ganges in his own fist.’ 


(Citta:) What do you think, venerable sir, which is 
superior: knowledge or faith?’ ‘Knowledge, 
householder, is superior to faith.’ Well, venerable sir, to 
whatever extent | wish, secluded from sensual 
pleasures, secluded from unwholesome states, | enter 
and dwell in the first meditative absorption, which is 
accompanied by thought and examination, with joy and 
easeful pleasure born of seclusion. 

Then, to whatever extent | wish, with the subsiding of 
thought and examination, | enter and dwell in the 
second meditative absorption ... the third meditative 
absorption ... the fourth meditative absorption. 

Since | know and see this, venerable sir, in what 
other, renunciant or brahmin, need | place faith 
regarding the claim that there is a meditative 
concentration without thought and examination, a 
cessation of thought and examination?' 


Nigantha Sutta: Samyutta-nikàya IV.298, trans. P.H. 


Th.229 Hatthaka of Alavi 


Hatthaka, one of the two lay disciples that the 
Buddha urged other lay disciples to emulate, 'could 
never get enough of seeing the Blessed One, hearing 
the good Dhamma and attending on the Sangha’, 

being a non-returner who, when reborn in a heavenly 
realm, taught Dhamma to many gods (Anguttara-nikaya 
1 279). 


On one occasion, the Blessed One was dwelling at 


1003 





“Có trạng thái thiền định không trầm tư và suy xét, có 
sự chấm dứt của trầm tu và suy xét. "32 [Cư sĩ Citta:] 


“Thưa tôn giả, về vấn đề này, tôi không đến Thế Tôn vì 
niềm tin.. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta ngước nhìn 
một cách tự hào vé phía đoàn thể của mình và nói: 
Ai nghĩ rằng trầm tư và SUY xét có thé chám dứt được 
là ảo tưởng rằng mình có thể chụp được gió trong lưới 
hay ngăn dòng chảy sông Hằng với nắm tay của mình.” 


[Cư sĩ Citta:] “Thưa tôn giả, tôn giả nghĩ thế nào, trí 
hay niềm tin, cái nào cao cập hơn?” “Này gia chủ, trí thì 
cao cấp hơn niềm tin.” “Đúng vậy, thưa tôn giả, đối với 
bất kỳ mức độ nào tôi muốn, tôi liền lìa bỏ các khoái 
lạc, lìa bỏ các trạng thái không lành mạnh, đi vào và trú 
ngụ ở trang thái thiền thứ nhất, có trầm tư và suy xét 
kèm theo, với sự hân hoan và niềm vui nhẹ nhàng do 
sự lìa bỏ sanh ra. 

Sau đó, đối với bất kỳ mức độ nào tôi muốn, với sự 
lặn mát các trầm tư và suy xét, tôi di vào và trú ngụ ở 
trạng thái thiền thứ hai ... trang thái thiền thứ ba ... 
trạng thái thiền thứ tư.” 

Thưa tôn giả, vì tôi biết và thấy như vậy, tôi có cần 
đặt niềm tin đối với bất cứ vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào khác liên quan đến tuyên bố rằng có trạng thái 
định không trầm tu và suy xét, một sự chấm dứt trầm 
tư và suy xét không?” 


(Kinh Nigantha: Kinh Tương ưng IV. 298, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


Th.229 Cư sĩ Hatthaka vùng Alavi 


Cư sĩ Hatthaka là một trong hai đệ tử cư sĩ nam mà 
đức Phật khuyên các đệ tử cư sĩ khác noi theo, “vẫn 
không bao giờ thấy đủ việc gặp gỡ đức Phật, việc nghe 
giáo pháp tuyệt vời và việc phục vụ Tăng đoàn,” 

là vị thánh “không trở lui,” khi tái sanh vào cối trời, 
ông đã giảng dạy giáo pháp cho nhiều vị trời (Kinh 
Tăng chi I. 279). 


Vào một dịp, đức Phật đang ở tại đền Aggälava, 








Hatthaka xứ Alavi, cùng với năm trăm cư sĩ, di đến Thế 
Tôn, đảnh lễ, rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói 
rằng, 'Hội chúng của ông thật lớn, này Hatthaka. Làm 
sao ông nhiếp hộ được hội chúng này?’ 


"Bach Thế Tôn, con hành bốn nhiếp sự giúp chung 
sống hài hòa được Thế Tôn thuyết giảng. Khi con biết 
răng, Người này cần phải nhiếp hộ bằng bó thí, con 
nhiép hó người ấy bằng bố thí. Khi con biết rằng, 
Người này cân nhiếp hộ bằng ái ngữ”, con nhiếp hộ 
người ấy bằng ái ngữ. 

Khi con biết rằng, Người này cần nhiếp hộ bằng lợi 
hành”, con nhiếp hộ người ấy bằng lợi hành. Khi con 
biết rằng, Người này nhiếp hộ bằng đồng sự”, con 
nhiếp hộ người ấy bằng đồng sự. 

Trong nhà con, bạch Thế Tôn, có tiền của. Nếu nhà 
con bàn cùng, mọi người sẽ không nghĩ nên nghe con." 
'Lành thay, lành thay, này Hatthaka, như vậy mà nhiếp 
hộ đại chúng đông đảo... 


.. [Sau khi nghe Phật thuyết pháp, Hatthaka từ giã 
ra về, không lâu sau đó] Thế Tôn nói với các tỳ-kheo, 
'Này các tỳ-kheo, hãy ghi nhớ, Hatthaka xứ Alavi thành 
tựu được tám pháp vi diệu chưa từng có. 

Tám pháp ấy là gì? Ông Ấy. có tín, có giói, có tàm, có 
quý, da văn, bố thí, trí tuệ, thiểu dục... 


Hatthaka Sutta: Anguttara-nikáya IlV.218-220., dịch 
Anh P.H. 


Th.230 Các đệ tử nữ cw sĩ ưu tú và những phẩm 
chât 


Này các tỳ-kheo, một nữ cư sĩ có tín tâm, hy cầu 





Alavi at the Aggàlava shrine. Then Hatthaka of Alavi, 
accompanied by five hundred lay followers, 
approached the Blessed One, paid respect to him, and 
sat down to one side. The Blessed One then said, 
‘Your retinue is large, Hatthaka. How do you sustain 
this large retinue?' 


‘I do so, venerable sir, by the four means of drawing 
together harmoniously taught by the Blessed One. 
When | know, "This one is to be drawn by giving", I 
draw him by giving. When | know, "This one is to be 
drawn by endearing speech", | draw him by endearing 
speech. 

When | know, "This one is to be drawn by helpful 
conduct”, | draw him by helpful conduct. When I know, 
"This one is to be drawn by impartiality", | draw him by 
impartiality. 

There is wealth in my family, venerable sir. They 
don't think they should listen to me as if | were poor.’ 
'Good, good, Hatthaka! This is the method by which 
you can sustain a large retinue ....' 


... [After the Buddha taught Hatthaka Dhamma, and 
he had left] the Blessed One addressed the monks, 
‘Monks, you should remember Hatthaka of Alavi as one 
endowed with eight astounding and amazing qualities. 

What eight? He has faith; he has ethical discipline, 
and has sense of moral integrity and concern for 
consequences; he is learned, generous and wise; he 
has few desires (e.g. not wanting his inner good 
qualities known by others)....' 


Hatthaka Sutta: Anguttara-nikãya IV.218—220, trans. 
P.H. 


Th.230 Foremost laywomen disciples and their 
qualities 


Monks a female lay follower endowed with faith, 


1004 





vüng Alavi. Lüc dó cu si Hatthaka, vüng Alavi cüng vói 
năm trăm tín đồ cư sĩ đi đến đức Phật, tỏ lòng thành 
kính Ngài, rồi ngồi xuống một bên. Bày giờ đức Phát 
nói: “Này Hatthaka, hội đoàn của ông thật đông đảo. 
Làm thế nào ông duy trì hội đoàn đông đảo này?” 


“Kính thưa Thế Tôn, con duy tri được nhu vậy nhờ 
bón phương tiện thuyết phục người khác cùng lại với 
nhau một cách hài hòa (tứ nhiếp pháp) được Thế Tôn 
chỉ dạy. Khi con biết: “Người này cân phải thuyết phục 
bằng bố thí,” con thuyết phục người đó bằng bố thí. Khi 
con biết: “Người này cân phải thuyết phục bằng lời nói 
triều mến (ái ngữ),” con thuyết phục người đó bằng lời 
nói triều mến. 

Khi con biết: “Người này cần phải thuyết phục bằng 
việc làm lợi ích (lợi hành),” con thuyết phục người đó 
bằng việc làm lợi ích. Khi con biết: “Người này cần phải 
thuyết phục bằng tính công bằng (đồng Su), con 
thuyết phục người đó bằng tính công bằng. 

Kính thưa Thế Tôn, trong nhà con có tiền của. Họ 
không nghĩ họ sẽ lắng nghe con nếu con nghèo.” 
“Đúng vậy, đúng váy, này Hatthakal Đây là phương 
pháp mà con có thé duy trì hội đoàn đông đảo...” 


. [Sau khi đức Phật giảng dạy giáo pháp cho 
Hatthaka và cư sĩ đã rời đi], đức Phật nói với các Tỳ- 
kheo: “Này các Tỳ-kheo, các thầy nên nhớ cư sĩ 
Hatthaka của vùng Alavi là người đã thám nhuần với 
tám phẩm chất tuyệt vời và đầy kinh ngạc. 

Tám phẩm chất này là gì? [Đó là], (1) ông ấy có niềm 
tin; (2) ông ấy có kỷ luật đạo đức, có ý thức về (3) tinh 
thần liêm chính và (4) quan ngại đến hậu quả; (5) ông 
ấy uyên bác, (6) hào phóng và (7) trí tuệ; (8) ông ấy 
khiêm tón93 [chẳng hạn, không muốn người khác biết 
các phẩm chát cao đẹp bên trong của mình].34 


(Kinh Hatthaka: Kinh Tăng chi IV. 218-220, do P.H. 
dich tiéng Anh). 


Th.230 Những dé tử cư sĩ nữ ưu tú và phẩm chát 
của họ 


Này các Ty-kheo, đệ tử cư sĩ nữ thám nhuáàn với 








chơn chánh, nên hy cầu như vầy: 'Mong rằng ta sẽ 
thành nhu Khujjuttara và Velukantakr (hay Uttarä) 
Nandamaàtà!' Đây là chuẩn mực, là khuôn mẫu, cho các 
đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là Khujjuttarà và VelukantakT 
Nandamata. 


Ayácana-vagga 12, Sutta 4: Anguttara-nikaya 1.88, 
dich Anh P.H. 


Này các ty-kheo, trong các vi đệ tử nữ cu sĩ của ta, 
đệ nhất quy y đầu tiên là Sujãtã, con gái của Senani. 
Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta, đệ nhất bố thí, là 
Visäkhã Migäramätã; đệ nhất đa văn, là Khujjuttarà; 

đệ nhất trú tâm từ, là SamaävatT; đệ nhất tu thiền, là 
Uttarà Nandamätã; đệ nhất bố thí các món ăn thượng 
vi, là Suppaväsäã con gái của Koliyan; đệ nhất săn sóc 
người bệnh, là nữ cu sĩ Suppiyà; 

đệ nhất tịnh tín bát động, là Katiyanr; đệ nhất thân 
thiết khả tín (thân thiết khả tín với chóng là Nakulapità), 
là nữ gia chủ Nakulamätä; đệ nhất tịnh tín tùy thấy 
nghe, là nữ cư sĩ Kalr óKuraragharika. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikaya 1.26, dịch Anh 
P.H. 
Th.231 Khujjuttarà và Velukantaki Nandamatã 


Trong só hai nữ dé tử được đức Phát ca ngợi này, vi 
đầu tiên được ké trong chú giải của Itivuttaka là người 
đã nghe, nhớ, và truyên lại các bài kinh trong 124 trang 
này, và Milindapañha (pp.78-79) nói cô có thé nhớ một 
số kiếp trước của mình. 

Vi thứ hai là một người được Ngài Saàriputta ca ngợi 
vì là người nói chuyện với chư thiên, một trong số đó 
tán thán cô bởi việc tung bài kinh Pãrãyana, một phán 
dài 23 trang của Sutta-nipàta. 





rightly aspiring, should aspire thus: 'May | become like 
Khujjuttara and Velukantaki (or Uttara) Nandamata" 
This is the standard and criterion for my laywomen 
disciples, Khujjuttara and Velukantakr Nandamata. 


Ayácana-vagga 12, Sutta 4: Anguttara-nikaya 1.88, 
trans. P.H. 


Monks, the foremost of my laywomen disciples in 
being first to go for refuge is Sujata, daughter of 
Senàni. The foremost of my laywomen disciples are: 
among donors, Visakha Migaramata; among those who 
are learned, Khujjuttara; 

among those who dwell in loving kindness, Samavati; 
among those who practise meditative absorption, 
Uttarà Nandamata; among those who give what is 
excellent, Suppavasa the Koliyan daughter; among 
those who attend on the sick, the laywoman Suppiya; 

among those of unwavering confidence, Katiyani; 


among those who are intimate (i.e. an intimate 
companion with her husband  Nakulapita), the 
housewife | Nakulamata; | among those whose 


confidence is based on hearsay, the laywoman Kali of 
Kuraraghara. 


Etad-agga-vagga: Anguttara-nikaya 1.26, trans. P.H. 


Th.231 Khujjuttara and Velukantaki Nandamata 


Of these two laywomen disciples praised by the 
Buddha, the first is said in the ltivuttaka commentary to 
have been the person who heard, remembered, and 
passed on the discourses in this 124 page text, and the 
Milindapafiha (pp.78-79) says she could remember 
some of her past lives. 

The second is one who is praised by Sãriputta for 
being one who converses with gods, one of which 
praises her for chanting the Pàarayana, a 23-page 


1005 





niềm tin, có mong mỏi đúng đắn, nên mong mỏi nhu 
thé này: "Có thể tôi sẽ trở nên giống cu sĩ nữ 
Khujjuttarà và VelukantakrT (hay Uttara) Nandamätäl” 
Đây là tiêu chí và chuẩn mực cho các đệ tử cư sĩ nữ 
của ta, tức là cu sĩ Khujjuttarà và VelukantakT 
Nandamata. 


(Phẩm Hy câu 12, kinh số 4: Kinh Tăng chi |. 88, do 
P.H. dich tiéng Anh). 


Này các Tỳ-kheo, đứng đầu trong các dé tử cư sĩ nữ 
của ta đầu tiên đến nương tựa (quy y) là Sujãtã, con 
gái của Senänï. Đứng đầu trong các đệ tử cư sĩ nữ của 
ta là: đứng đầu trong số người bố thí, cúng dường là 
cư sĩ Visākhā Migàramata (Ty-xá-khu, mẹ Migära); 
đứng đầu trong số người học rộng (uyên bác) là 
Khujjuttara; 

düng dàu trong. số người an trú lòng từ là Sāmāvatī, 
đứng đầu trong số người thực hành thiền định là Uttarà 
Nandamatà; đứng đầu trong số người cúng dường 
món thượng hạng là Suppavāsā, con gái dòng tóc 
Koliya; đứng đầu trong số người chăm sóc người bệnh 
là nữ cư sĩ Suppiyã; 

đứng đầu trong số người có sự tin tưởng kiên định là 
Kātiyānī, đứng đầu trong số người tâm phúc (tức là 
người đồng hành tâm phúc với chóng, Nakulapita) là 
nữ gia chủ Nakulamataà; đứng đầu trong số người tin 
tưởng dua vào tin đồn là cư sĩ nữ Kalr vùng 
Kuraghara. 


(Phẩm Người tối thắng: Kinh Tăng chi |. 26, do P.H. 
dịch tiếng Anh). 


Th.231 Cu sĩ 
Nandamata 


nữ Khujjuttara và Velukantaki 


Trong só hai dé tử nữ được đức Phát khen ngợi này, 
người thứ nhát được nói trong Chú giải Kinh Itivuttaka 
(Kinh Phật thuyết như vậy) là người từng nghe, ghi nhớ 
và truyền đạt lại những bài giảng pháp trong bản kinh 
124 trang này; Kinh Milindapañha (Kinh Na-tién Tý- 
kheo, tr.78-79) cho biết nữ cư sĩ có thé nhớ một só kiếp 
sống quá khứ của mình. 

Người thứ hai được đại đức Sãriputta khen ngợi vì là 
người chuyện trò với các thiên thân, một trong số đó ca 








Cô giữ bình tinh khi con trai mình bị bát lầm, rồi bị 
hành quyết và khi người chồng đã chết của mình xuất 
hiện. Cô hoàn toàn chung thủy với chồng mình, ngay 
cá trong suy nghĩ. Những phẩm chát kỳ diệu hy hữu? 
khác của cô là: 


Ké từ khi con phát nguyện thành ưu-bà-di, con nhớ 
chưa từng. cố ý vi phạm một học xứ nào.. 

Nếu muốn, con có thể ly dục, ly bất thiện pháp, con 
chứng đạt và an trú sơ... nhị... tam... tứ thiền.. 

Với năm hạ phần kết mà đức Thế Tôn đã thuyết, con 
thấy không có kết nào con chưa đoạn (do vậy, bà là vị 
Bất hoàn). 


Nandamátaà Sutta: Anguttara-nikaya \V.66-67, dich 
Anh P.H. 


DAI THUA 
Những dai đệ tử xuất gia 


M.165 Ca-diếp ngộ chỉ niêm hoa vi tiếu, thành So 
tó Thiền tông 


Đoạn dưới đây là một thiên thoại nói đến khởi nguyên 
của Thiên tông, kê tôn giả Ca-diép (xem Th.155, 212 
và 217) ngộ chỉ giáo pháp vô ngôn của Phát. 


Đức Thế Tôn niêm hoa: Một lần, trên đỉnh Linh Thứu, 
đức Thế Tôn đưa lên một cành hoa trước đại chúng. 

Mọi người bấy giờ đều im lặng, chỉ có tôn giả Ca- 
diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: 

“Ta có pháp môn vi diệu, là kho tàng con mắt Chánh 
Pháp (Chánh Pháp nhãn tạng), tâm vi diệu Niết-bàn 





section of the Sutta-nipäta. 

She retained her equanimity when her son was 
wrongly arrested, then executed and when her dead 
husband appeared to her. She was completely faithful 
to her husband, even in thought. Her other 'astounding 
and amazing' qualities were that: 


Since | declared myself a lay follower, | don't recall 
ever intentionally transgressing any training rule (of 
ethics). ... 

For as much as | want, secluded from sensual 
pleasures, secluded from unwholesome states of mind, 
| enter and dwell in the first ... second ... third ... fourth 
meditative absorption ... . 

Of the five lower fetters taught by the Blessed One, I 
do not see any that | have not abandoned (hence, she 
was a non-returner). 


Nandamàáta Sutta: Anguttara-nikaya IV.66—67, trans. 
P.H. 


MAHAYANA 
Great monastic disciples 


M.165 Ka$yapa understands the  Buddha's 
wordless teaching and becomes his successor 


This passage is a kind of foundation legend for the 
Chan / Zen school, as it traces its inspiration back to 
the disciple Ka$yapa (Pàli Kassapa: see *Th.155, 212 
and 217) and his understanding of the Buddha's 
wordless teaching. 


The Blessed One holds up a flower: Once, when the 
Blessed One was staying on Vultures' Peak, he held up 
a flower to show to those who were assembled there. 

Everyone was silent except for the Venerable 
Ka$yapa, who broke into a smile. The Blessed One 
said, 


1006 





ngợi cô vi hát ngâm [những vâng thơ kệ] Parayana, 
một phán dài 23 trang của Sutta-nipäta (Kinh tập). 

Nữ cư sĩ vẫn giữ sự bình thản khi con trai mình bị bắt 
nhàm, rồi bi xử tội chết cũng như khi người chóng quá 
có của mình xuất hiện [trong hình dạng không phải 
người — da xoa]. Cô hoàn toàn chung thủy với chóng 
minh ngay cà trong suy nghi. 39 Nhüng phám chát 
"tuyét vói và dáy kinh ngac" khác cüa có là: 


Từ khi tôi tuyên bố chính minh là dé tử cu sĩ, tôi 
không nhớ đã từng có ý vi phạm bắt kỳ giới luật rèn 
luyện nào về [đạo đức]... 

Vì đến mức độ nào tôi muốn, liền lìa bỏ các khoái 
lạc, lìa bỏ các trạng thái không lành mạnh, tôi đi vào và 
trú ngụ ở trạng thái thiền thứ nhát... thứ hai... thứ ba... 
thứ tư.... 

Trong năm thứ trói buộc-sai khiến tầm thấp (hạ phần 
kiết sử) được Thế Tôn dạy, tôi không thấy bất cứ thứ 
nào mà tôi chưa chấm dứt. (Do vậy, nữ cư sĩ là vi 
thánh không trở lui). 


(Kinh Mẹ Nanda: Kinh Tăng chi IV. 66-67, do P.H. 
dịch tiêng Anh). 


ĐẠI THỪA 
NHỮNG BE TỬ XUÁT GIA UU TÚ 


M.165 Tôn giả Kàsyapa thấu hiểu giáo pháp 
không lời của đức Phật và trở thành người kê thừa 


Đoạn trích này là một phán cơ sở truyền thuyết vé 
trường phái Thiền (Thiền tông: Chan / Zen), vi nó lần 
theo dẫu tích đầy cảm hứng trở ngược lại đến Trưởng 
lão Kãáyapa (Ca-diếp, P. Kassapa: xem *Th.155, 212 
và 217) và sự thấu ngộ giáo pháp không thé diễn tả 
bằng ngôn ngữ do đức Phật [thé hiện]. 


Đức Phật giơ lên một cành hoa: Một lần, khi đức 
Phật ở tại đỉnh Vulture (Linh Thứu / Linh Sơn), Ngài giơ 
lên một cành hoa trước mọi người đang tập hợp tại đó. 

Mọi người đều im lặng, chỉ riêng Đại đức Kasyapa 
bất chợt mỉm cười. Đức Phật nói: 

“Ta có kho tàng con mắt chánh Pháp và tâm niết-bàn 








(Niết-bàn diệu tâm), vô tướng của thật tướng (thật 
tướng vô tướng), không lập văn tự, truyền riêng ngoài 
giáo, nay dem giao phó cho Đại Ca-diép." 


The Gateless Gate / Chan Zong Wumen Guan, 
Taishõ vol.48, text 2005, p.293c12-16, dich Anh from 
Chinese by D.S. 


M.166 Tón già A-nan 


Trong đoạn này, đức Phát trao nhiệm vu lưu truyền 
kinh Bát-nhã cho tôn giả A-nan — thị giả của Phật, 
người ghi nhớ háu như toàn bộ giáo pháp của Thật = 
và nói rằng kinh này tồn tại ở đời thì cũng giống như 
đức Phật đang tòn tai. 


Đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: “... A-nan, đây là lời 
Ta phó chúc cho ông. Trong Bát-nhã-ba-la-mật này, 
nhất thiết chủng trí sẽ được viên mãn. 

Ông nghĩ thế nào, A-nan, Như Lai có phải là thầy của 
ông?” A-nan đáp: “Bạch đức Thế Tôn, Như Lai là thầy 
của con, bạch đắng Thiện Thệ, Như Lai là thầy của 


con. 


Rồi đức Thé Tôn báo tôn giả A-nan: 
vậy, Như Lai là thầy của ông. Ông đã 
bằng thân, ngữ và ý từ hòa. 

Vì vậy, A-nan, như ông đã cung kính, tin tưởng, và 
cúng dường thân Ta trong hiện tại, ông hãy phụng sự 
Bát-nhã-ba-la-mật này cũng như thế sau khi Ta diệt độ. 

Lần thứ hai, lần thứ ba, Ta tin tưởng giao phó Bát- 
nhã-ba-la-mật này cho ông để không bị tuyệt dứt. 
Không ai thích hợp với việc này hơn ông A-nan, 

chừng nào Bát-nhà-ba-la-mát này còn tồn tại ở đời, 
nên biết chừng đó Như Lai vẫn còn giảng pháp ở đời, 
chúng sinh vẫn còn có thể thấy Phật, nghe Pháp, và 
gặp Tăng chúng. 

Người nào nghe được Bát-nhã-ba-la-mật này mà ghi 
nhớ, thọ trì, đọc tụng, ghi chép, giảng giải, truyền bá, 
cung kính, tôn trọng, xưng tán, 


“A-nan, đúng 
phụng sự Ta 





‘I possess the treasury of the eye of the true Dharma, 
and the wondrous mind of nirvana, the true formless 
form, and the doorway into the subtle, wondrous 
Dharma, the unwritten teaching which is transmitted 
separately. | entrust this to Mahàa-ka$yapa.' 


‘The Gateless Gate / Chan Zong Wumen Quan, 
Taishõ vol.48, text 2005, p.293c12-16, trans. from 
Chinese by D.S. 


M.166 Ananda 


In this passage, Ananda, the Buddha's attendant 
monk who also memorised his teachings, is given the 
task of passing on the perfection of wisdom teachings, 
which will continue the Buddha's presence in the world. 


The Blessed One then said to the Venerable Ananda, 

. "Ananda, this is my instruction to you. In this 
perfection of wisdom, the knowledge of omniscience 
will be brought to perfection. 

What do you think, Ananda, is the Tathagata your 
teacher? Ananda said, 'He is my teacher, Blessed 
One. He is my teacher, Fortunate One.' 


The Blessed One then said to the Venerable Ananda, 
‘The Tathàgata is your teacher, Ananda. You have 
taken care of me, Ananda, with beautiful physical acts 
of loving kindness, beautiful words of loving kindness, 
and beautiful thoughts of loving kindness. 

Ananda, you have looked after me, shown me 
affection and faith, and paid reverence to me now in 
this body. You should treat the perfection of wisdom in 
the same way when I am gone. 

A second time, Ananda, and a third, | entrust this 
perfection of wisdom to you so that it is not lost. There 
is no-one better suited to this task. 

As long as this perfection of wisdom exists in the 
world, Ananda, it can be said that the Tathägata 
remains, and teaches the Dharma. Living beings, 
Ananda, will still be able to see the Buddha, hear the 


1007 





vi diéu, chán thuc khóng hinh tuóng và lối vào thật tinh 
tế, giáo pháp không thé suy nghĩ và luận bàn, lời dạy 
không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, được trao truyền 
riêng biệt. Ta giao phó điều này cho Mahä-kãáyapa.” 


(Thiền tông vô môn quan, Đại Chánh tạng tập 48, 
đoạn 205, tr. 293c12-16, D.S. dịch tiêng Anh). 


M.166 Tôn giả Ananda 


Ở đoạn kinh này, đức Phật trao nhiệm vụ duy trì sự 
hoàn hảo vé những lời day trí tuệ (kinh Bát-nhã) cho 
Ananda - vị Tỳ-kheo trợ lý riêng của đức Phật, cũng là 
người ghi nhớ [toàn bộ] những lời dạy của Ngài. Việc 
[duy trì kinh Bát-nhá] này sẽ duy tri sự có mặt của đức 
Phật trên thế giới. 


Lúc đó đức Phát bảo Đại đức Ananda: “.... Này 
Ananda, đây là sự trao truyền của ta cho thầy. Trong 
sự hoàn hảo của trí tuệ (bát-nhã-ba-la-mật) này, cái 
biết (trí) thông suốt tất cả sẽ được hoàn thiện. 

Thầy nghĩ thé nào, này Ananda, Nhu Lai có phải là 
thầy của thầy không?” Ananda thưa rằng: “Ngài là thầy 
của con, thưa Thế Tôn. Ngài là thầy của con, thưa 
Thiện Thệ.”38 


Khi đó, đức Phật bảo Đại đức Ananda: “Này Ananda, 
Như Lai là thầy của thầy. Này Ananda, thầy đã phụng 
sự Như Lai với cử chỉ từ ái tuyệt đẹp từ hành vi cơ thể, 
lời nói đến suy nghĩ. 

Này Ananda, thầy đã chăm sóc Như Lai, bày tỏ thiện 
ý và niềm tin đến Như Lai, tôn kính Như Lai ngay hiện 
tại, với chính thân này. Thầy hãy nên tôn kính sự hoàn 
hảo của trí tuệ (bát-nhã-ba-la-mật) giống như vậy khi 
Như Lai tịch diệt. 

Này Ananda, [đây là] lần thứ hai và lần thứ ba, Như 
Lai trao sự hoàn hảo của trí tuệ này cho thầy để nó 
không mai môt. [Vi] không có ai phù hop hơn với 
nhiệm vụ này. 

Này Ananda, cho đến khi nào sự hoàn hảo của trí tuệ 
này còn tồn tại trên thế giới thì có thể nói rằng Như Lai 
vẫn còn [có mặt] và giảng dạy giáo pháp. Này Änanda, 








và dùng các thứ hoa, hương, tràng phan, bảo cái, y 
phục, đèn, đuốc, linh, bảo cúng dường; nên biết người 
đó vẫn nhìn thấy Phật, vẫn nghe được Pháp, thường 
thân cận Phật.” 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết Bát-nhã-ba-la-mật, Di-lặc 
cùng với các vị Bồ-tát đại sĩ, tôn giả Tu-bồ-đề, tôn giả 
Xá-lợi-phất, tôn giả A-nan, Thiên đế Thích, cùng với 
trời, người, a-tu-la, ca-lầu-la (garuda), càn-thát-bà 
(gandharva) trong thế gian thảy đều hoan hỉ tín thọ. 


Astasahasrika Prajrnaparamita Sūtra, ch.28 dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.167 Huệ Năng, Tổ thứ sáu của Thiền Tông 


Đoạn dưới đây kå chuyện Huệ Năng (638-713), một 
người trẻ xuất thân táng lớp tháp, đã thành Tô thứ sáu 
của Thiên Tông, 

trong khi hầu hết mọi người trong hội chúng của Ngũ 
Tô nghĩ rằng vị đệ tử thượng túc đương nhiên sẽ trở 
thành người nói pháp. Thực té, sự liễu ngộ của vị đệ tử 
thượng túc ấy vẫn chưa đủ sâu khi ông cho rằng tâm 
cán phải được tịnh hóa. 

Huệ Năng biểu lộ một tué giác sáu hơn khi cho rằng 
từ bên trong Phật tánh, tâm vón đã thanh tịnh, chỉ có 
điều những tư duy hạn hẹp đã che phủ tâm ấy. 

Sau khi ông trình bày điều này trong một bài kệ, Ngũ 
Tô đã truyền tâm án cho ông trở thành người nói pháp, 
đồng thời khuyên ông nên rời khỏi chúng dé tránh sự 
phương hai có thé có từ những kẻ hẹp hòi ủng hộ vi dé 
ttr thượng túc. 





Dharma, and be in the presence of the Sangha. 

Those living beings who hear this perfection of 
wisdom, remember it, recite it, study it, spread it, teach 
it, explain it, elucidate it, repeat it, write it down, and 
honour, revere, venerate, worship, adore, 

and pay homage to it with flowers, incense, scents, 
garlands, perfumes, sandalwood powder, robes, 
parasols, banners, bells, flags, strings of lamps, and 
many other kinds of offerings — they will be close to the 
Tathàagata, they will be in the sphere of the Tathagata.' 


This is what the Blessed One said. The bodhisattvas, 
the great beings, led by Maitreya, along with the 
Venerable Subhüti, the Venerable Sariputra, the 
Venerable Ananda, Šakra, the Chief of the Gods, and 
the entire world with its gods, human beings, demi- 
gods, garudas, and gandharvas rejoiced at the Blessed 
One's words. 


Astasahasrika Prajfiaparamità Sūtra, ch.28 trans. 
from Sanskrit by D.S. 


M.167 Huineng becomes the sixth patriarch of 
Chan / Zen 


This passage gives the story of how Huineng (638— 
713), a young man of humble background, became the 
sixth patriarch of Chan Buddhism. 

While most people in the fifth patriarch's monastic 
community expected the head monk to become his 
successor, his understanding was not yet deep 
enough, as he still held that the mind needed to be 
purified. 

Huineng showed his deeper insight by seeing that in 
its Buddha-nature, the mind is already pure, and it is 
only limited thinking that blocks awareness of this. 

After he expressed this in a verse, the fifth patriarch 
recognized him as his successor, and urged him to 
leave the community lest any small-minded supporter 
of the head monk might harm him. 


1008 





chüng sanh sé ván cón có thé tháy Phát, nghe giáo 
pháp và gặp gỡ Tăng đoàn. 

Những người nào nghe sự hoàn hảo của trí tuệ này, 
ghi nhớ, hoc thuộc, nghiên cứu, truyền bá, giảng dạy, 
giải thích, giảng giải, đọc tụng, viết xuống và tôn sùng, 
kính trọng, tôn kính, thờ phụng, tôn thờ, 

rồi dâng cúng hoa, hương, dầu thơm [dé đốt], tràng 
hoa, dầu thơm [để xịt], bột chiên đàn, y phục, lọng, 
biểu ngữ, chuông, cờ, đèn dầu và nhiều lễ vật thờ cúng 
khác — thì những người đó sẽ được gần gũi Như Lai và 
sẽ ở trong quốc độ của Như Lai.” 


Đây là những gì đức Phật đã nói. [Lúc đó], các Bò- 
tát, chúng sinh vĩ đại,3” dẫn đầu bởi Maitreya (Di-lặc) 
cùng với Đại đức Subhüti (Tu-bó-dé), Đại đức 
Sàriputra (Xá-loi- phát), Ananda và Śakra (Dé- thích) — 
vi chúa té của các cõi trời cùng các thiên thần của toàn 
bộ cõi trời, cõi người, bán thiên, chim đại bàn cánh 


vàng và nhạc thàn38 hoan hy với lời dạy của đức Phật. 


(Kinh bát thiên tụng Bát-nhá-ba-la-mát, chương 28, 
do D.S. dịch tiêng Anh). 


M.167 Tổ Huệ Năng trở thành tổ thứ sáu của 
trường phái Thiên 


Đoạn trích dưới đây trình bày câu chuyện về cách 
Huineng (Huệ Năng, 638-713), người trẻ tuói có xuất 
thân tháp kém, trở thành TÓ thứ sáu của trường phái 
Thiên Phật giáo. 

Mặc dù hầu hết mọi người trong cộng động tu viện 
của Tô thứ năm kỳ vọng vi Ty-kheo đứng đầu [ở tu 
viện] trở thành người kế thừa [giáo pháp], nhưng sự 
hiểu đạo của vị [Tỳ-kheo] áy chưa đủ sáu khi ông vẫn 
duy trì quan điễm rằng tâm cần được lau chùi cho trong 
sáng. 

[Trong khi dó,] Huineng biểu lộ sự hiễu biết sâu hon 
khi nhìn nhận rằng trong cội nguón giác ngộ (Phật 
tánh), tâm vón trong sáng , [chỉ có điều] nó bị tư duy 
hạn hẹp ngăn cản tháu suốt tâm này. 

Sau khi Huineng trình bày điều này qua một bài thơ 
kệ, Tô thứ năm công nhận ông là người thừa kế minh, 
đồng thời khuyên Huineng nên rời bỏ tu viện vì Tô e 
rằng Huineng có thé bị gây hại bởi những người tám 








Đại sư (Huệ Năng) bảo đại chúng, “Thiện tri thức, tự 
tánh của bồ-đề xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ cần sử 
dụng tâm này, liễu ngộ trực tiếp để thành Phật. Thiện 
tri thức, hãy để tôi kể duyên do hành trạng của Huệ 
Năng và ý nghĩa sự tình đắc pháp. 


Cha tôi quê ở Phạm Dương, bị giáng làm thường 
dân lưu lạc ở Tân Châu, thuộc Lĩnh Nam. Huệ Năng 
bất hạnh, cha chết sớm để lại mẹ già góa bụa, dời đến 
Nam Hải, vì nghèo khó 

nên bán củi ở chợ. Một hôm, có người mua củi rồi 
nhờ mang đến quán trọ. Tôi vui mừng vì nhận được 
tiền. Lúc đi ra, thấy một vị khách đang tụng kinh, 

tôi vừa mới nghe qua lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn 
hỏi vị ấy tụng kinh gì. Khách trả lời là kinh Kim 
Cang.968 Khi đó tôi hỏi thêm vị áy từ đâu đến và vị áy 
học kinh này từ đâu. 


Khách đáp: ‘Tôi đến từ chùa Đông Thiền, huyện 
Hoàng Mai, Kỳ Châu. Chùa ấy là nơi Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn đang trụ trì và giáo hóa, đệ tử có hơn ngàn 
người. Tôi đến đó lễ bái, nghe được kinh này. 

Đại sư vẫn thường khuyên hai giới tăng tục rằng chỉ 
cần trì kinh Kim Cang này thì sẽ tự kiến tánh mà thành 
Phật lập túc.’ 


[Anh dịch lược] Tôi quyết định đi đến Hoàng Mai dé 
tham lễ Ngũ tổ. Tôi đã đảm bảo rằng mẹ già có đủ 
quần áo, thực phẩm và nơi dé ở. Khi đó tôi từ biệt mẹ, 
trải qua ba mươi ngày thì đến được Hoàng Mai, lễ bái 
Ngũ tô. 


Tổ hỏi tôi rằng, 'Ông là người phương nào? Muốn 





The great master spoke to the assembly. “Spiritual 
friends, awakening is your own nature, primordially 
pure. You need only employ this mind and you will 
attain Buddhahood straight away. Spiritual friends, 
listen to me. Practise in this way and you will get to the 
meaning of the Dharma. 


My father was originally from Fàn Yáng, but he was 
banished to Lĩngnán and worked as a commoner in Xin 
Prefecture. Unfortunately, he died young. My old 
mother was left alone, and we moved to Nán Hái where 
we suffered hardship and poverty. 

| sold firewood in the market, and one day a traveller 
bought some from me and asked me to deliver it to the 
inn where he was staying. | was happy to have earned 
some money. When | left | saw another traveller who 
was reciting a sütra outside the door. 

| heard some of the words of the sütra, and my mind 
opened into awakening. | asked the traveller what sütra 


he was reciting, and he said, "The Diamond Sūtra” 1». 
| then asked him where he had come from, and where 
he had learned this sütra. 


He replied, "I have come from the Eastern Chan 
Temple in Huáng Méi County, in Qí Prefecture. The 
Fifth Patriarch, who is a great and patient master, is the 
abbot of this temple, and has more than a thousand 
disciples. | paid homage to him, listened to him, and 
received this sütra. 

The master constantly urges both the monastic 
sangha and the laity to learn the Diamond Sütra. If one 
does so, one will be able to see one's own nature 
directly, and attain Buddhahood." 


| decided to leave for Huáng Méi to pay homage to 
the Fifth Patriarch. | made sure that my old mother had 
enough clothes and food, and a place to stay. | then 
bade her farewell, and after thirty days | arrived in 
Huáng Méi and paid homage to the Fifth Patriarch. 


The Patriarch asked me, "Where are you from? What 
1009 





tính hep hói üng hó vi Ty-kheo kia. 


Đại sư Huệ Năng khuyên báo những người đang 
nghe giảng: “Các bạn đạo thân mến! Giác ngộ là cội 
nguôn riêng của mình, vốn trong sáng thuần khiết. Các 
vị chỉ cân vận dụng tâm này thì các vị sẽ trực tiếp đạt 
được quả vị giác ngộ (Phật quả). Các bạn đạo thân 
mến, hãy lắng nghe tôi. Thực hành theo cách như vậy, 


các vị sẽ lĩnh hội được ý nghĩa của giáo pháp.39 


Cha tôi quê ở Phạm Dương (Fàn Yáng), nhưng bị 
đuổi đến (dày di) Lĩnh Nam (Lingnán) và làm việc như 
người dân thường tại Tân Châu. Thật bất hạnh, cha tôi 
mát sớm. Dé lại mẹ tôi một mình cô đơn, rồi chúng tôi 
chuyển đến Nam Hải, tại đây chúng tôi chịu nhiều gian 
khổ nghèo khó. 

Tôi làm nghề bán củi ở chợ; một hôm có khách đến 
mua củi và nói tôi chuyển củi đến nhà trọ vị ấy đang ở. 
Tôi sung sướng vì nhận được tiền. Khi rời đi tôi thấy 
một khách khác đang tụng kinh bên ngoài cửa chính. 

Tôi nghe một số lời kinh, tâm thức tôi bóng khai mở 
tuệ giác. Tôi hỏi vị khách đang tụng kinh gì, vị ấy nói: 
“Kinh Kim cương" (Diamond Sütra)40. Khi đó tôi hỏi vi 
ấy đến từ nơi nào và học kinh này ở đâu. 


Vị khách trả lời: “Tôi đến từ Chùa Đông Thiền ở 
huyện Hoàng Mai (Huáng Méi), Kỳ Châu (quận Qf). Tru 
trì ngôi chùa này là Tổ thứ năm, người thầy cao cả, 
kiên trì và có hơn một ngàn đệ tử. Tôi đã lễ bái vị ấy, 
lắng nghe và trì tụng kinh này. 

Đại sư luôn luôn khuyến khích người xuất gia và tại 
gia tìm hiéu Kinh Kim cương. Nếu có người thực hiện 
như vậy, người đó sẽ có khả năng nhìn thấy cội nguồn 
(bản thể) của riêng mình một cách trực tiếp và đạt đến 
sự giác ngộ (quả Phát)." 


Tôi quyết định rời Hoàng Mai để kính viếng Tổ thứ 
năm. Tôi sắp xếp để mẹ già của tôi chắc chắn có đầy 
đủ áo quần, thực phẩm cũng như nơi ở. Sau dó, tôi nói 
lời tạm biệt mẹ, rồi sau ba mươi ngày tôi đã đến Hoàng 
Mai và kính viếng Tổ thứ năm. 


Tổ hỏi tôi: “Con đến từ nơi nào? Đến đây có việc gì?” 








cầu cái gì?' Tôi trả lời: Đệ tử là người Tân Châu thuộc 
Linh Nam, từ xa đến lé thây, chỉ câu làm Phật, không 
câu gi khác.’ 


Tổ nói, 'Ông là người Lĩnh Nam, là người thô lỗ, làm 
sao có thé làm Phật?' Tôi đáp, 'Người tuy có phân chia 
Nam Bắc nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc, 

thân mán mọi này với thân Hòa Thượng tuy khác 
nhau nhung Phát tánh thì có chỗ nào khác biệt?” 


Ngũ tổ còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy các đệ tử 
đang đứng vây quanh bèn bảo tôi theo mọi người làm 
việc. Tôi thưa, Huệ Năng này kính khải bạch Hòa 
Thượng, 

tâm của đệ tử vốn vẫn thường sinh trí tuệ, không xa 
lia tự tánh chính là phước điền. Không rõ Hòa Thượng 
day con làm việc gì? 


Tổ đáp, 'Ké mán moi này cán tánh thật là lanh lợi! 
Đừng nói nữa, di giã gạo di.' Tôi lui đến hậu viện, có 
một hành giả dẫn tôi đến nhà giã gạo, nơi tôi đã trải 
qua hơn tám tháng làm việc. 


Một hôm chợt Tổ bảo tôi rằng, “Ta nghĩ cái thấy của 
ông có thể hữu ích cho người khác, nhưng sợ người 
xấu hãm hại ông nên không nói với ông. Ông biết 
không.’ 

Tôi trả lời, 'Đệ tử cũng hiểu được ý của thầy, cho nên 
không dám đến trước thiền đường, không để người 
khác chú y.’ 


Một hôm, Tổ gọi tát cả môn nhân tập hop lại hết, "Ta 
nói cho các ông biết, người đời, sinh tử là việc lớn. Các 
ông suốt ngày chỉ biết cầu phước điền, không cầu 
thoát khỏi bién khó sinh tử. 





do you want?" | replied, "I am from Lingnán, a 
commoner from Xin Prefecture. | have come a long 
way to pay homage to the master. My only desire is to 
attain Buddhahood. There is nothing else | desire." 


The Patriarch said, "If you're from Língnán then 
you're a barbarian. How can you attain Buddhahood?” | 
said, "Although someone may be from the south or 
from the north, their fundamental Buddha-nature is not 
from the south or the north. 

A barbarian and a Dharma teacher may be different 
in appearance, but what difference is there in their 
Buddha-nature?" 


The Fifth Patriarch wanted to say more, but seeing 
that we were surrounded by his disciples, he instructed 
me to work with his disciples. | said, "Allow me to 
explain, teacher. 

Wisdom often arises in the mind of a disciple. This is 
nothing other than his own nature, which is a field of 
karmic benefit. In the end, if one examines the 
teacher's instructions, what work is there to be done?" 


The Patriarch said, "This barbarian is very sharp. Do 
not say any more. Go to the threshing room." | 
retreated to the courtyard. A practitioner sent me to the 
threshing room, where | spent more than eight months 
working the foot pestle. 


One day, the Patriarch suddenly said to me, “I think 
your insight could be useful to others, but lm 
concerned that evil people might harm you. | will not, 
therefore, command you to speak. You may refuse to 
do so." 

| said, "The disciple understands what the master 
means. | do not dare to stand at the front of the hall, in 
case this may cause anyone to fail to attain 
awakening." 


One day, the Patriarch asked all of his students to 
assemble. “Allow me to address you. For worldly 
people, samsara is of vital importance. You lot spend 
all your time just trying to get karmic benefit for 


1010 





Tôi trả lời: “Con từ Lĩnh Nam đến, một thường dân ở 
Tân Châu. Con vượt đường xa dé kính viếng thầy. Con 
chỉ muốn có được giác ngộ (quả Phật). Chứ không 
muốn gì khác.” 


Tổ nói: “Nếu con từ Lĩnh Nam đến, con là người thô 
lỗ (không có học vấn). Làm thế nào con có thé đạt 
được giác ngộ?” Tôi nói: “Mặc dù con người có. thể từ 
phương Nam hay phương Bắc, nhưng cội nguồn bản 
thể giác ngộ (Phật tánh vốn có) của họ thì không từ 
phương Nam hay Bắc. 

Một kẻ thô lỗ và người thầy dạy giáo pháp có thể có 
bề ngoài khác nhau, nhưng có gì khác nhau trong cội 
nguồn giác ngộ (Phật tánh) của họ?” 


Tổ thứ năm muốn nói thêm nữa nhưng nhận thấy 
rằng các đệ tử của Tổ đang xung quanh chúng tôi, nên 
bảo tôi theo các đệ tử làm việc. Tôi nói: “Thưa thầy, 
cho con giải thích. 

Trí tuệ thường xuất hiện trong tâm trí người đệ tử. 
Điều này không gì khác hơn là cội nguồn riêng của vị 
ấy, nó là ruộng của phước lành (ruộng phước). Cuối 
cùng, nếu người thám thấu lời dạy của thầy, có việc gi 
phải làm đây?” 


Tổ nói: “Kẻ thô lỗ này rất sắc bén. Đừng nói gì thêm 
nữa. Hãy đến dãy nhà giã gạo đi.” Tôi lui vào sân sau. 
Một người hành thiền đưa tôi đến dãy nhà giã gạo và 
tôi làm việc giã gạo [bằng chân] tại đây hơn tám tháng. 


Một hôm, Tổ bát chợt nói với tôi: “Thầy nghĩ hiểu biết 
sâu sắc của con có thé có ích cho người khác, nhưng 
thầy e ngại những người xấu có thể làm hại con nên 
không cho con nói thêm nữa. Con có thể từ chối làm 
vậy.” 

Tôi trả lời: “Đệ tử hiểu được ý của Tế. Nếu điều này 
có thé khiến bát kỳ ai thất bại đạt đến giác ngộ, con sẽ 
không dám đứng lại trước nhà chính.” 


Một hôm, Tổ gọi tập hợp tất cả học trò (thiền sinh) và 
nói: "[Hóm nay] thày có việc nói với các con. Đối với 
đời người trần thế, sống chết (luân hồi: Samsãra) có 
tầm quan trọng chính yếu. Các con dành hết thời gian 








Tự tánh nếu mê, phước điền nào cứu nổi? Các ông 
hãy lui về, tự xem xét trí tuệ, dùng cái tánh bát-nhá của 
bổn tâm, mỗi người hãy làm một bài kệ rồi đến trình 
cho ta. Nếu ai ngộ được nghĩa sâu xa của Pháp, ta sẽ 
truyền cho y pháp dé làm tổ đời thứ sáu. 

Hãy nhanh chân hỏa tốc, không được trì trệ, còn phải 
suy nghĩ đắn đo thì không dùng được. Người nào thấy 
tánh thì khi nghe ta vừa nói xong liền thấy. Nếu được 
như vậy, dù múa đao xông trận, cũng thấy được [tánh] 
vậy. 


Đại chúng được xử phân, bèn rút lui và nói với nhau, 
“Chúng ta không cần phải nhọc lòng suy nghĩ làm kệ 
trình Hòa Thượng, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gi! 
Thượng toa Thần Tú, hiện nay là thầy giáo thọ của 
chúng ta, tát nhiên ông áy được rồi. 

Chúng ta có có làm kệ, cũng chỉ uóng phí hơi sức.” 
Những người khác nghe lời nói ấy đều yên tâm, nói, 
“Chúng ta sau này y chỉ thầy Thần Tú, cần gì phải làm 
kệt” 


Thần Tú lúc đó suy nghĩ, “Mọi người không trình kệ, 
đó là vì ta là giáo thọ sư của họ. Ta cần phải làm kệ để 
trình Hòa Thượng, nếu không trình, làm sao Hòa 
Thượng biết được kiến giải sâu hay cạn ở trong lòng 
ta. 

Nếu ta trình kệ, ý muốn cầu pháp thì điều đó là tốt, 
còn với ý cầu làm tổ tức là xấu, cũng giống với tâm của 
kẻ phàm phu, có khác gì cướp đoạt thánh vi! 

Mặt khác, nếu không trình kệ, ta sẽ không được 
pháp. Thật là khó, thật là khó" 





yourselves, and not trying to escape from samsara, the 
ocean of suffering. 

If you are obsessed with karmic benefit, how can you 
be rescued? | want you each to go and look for 
wisdom. Get hold of your fundamental mind, which is 
the essence of wisdom. You are each to go and write a 
verse and present it to me. If any of you have realised 
the profound meaning, | will give you the robe and the 
Dharma, and make you the Sixth Patriarch. 

Hurry now - this is no time for laziness! Thinking 
about it isn't going to help you. Anyone who is able to 
gain insight into their own nature will do so as soon as 
they hear these words. If there is anyone here who is 
able to do this, they will be able to do it even sitting on 
top of a ring of knives." 


The disciples withdrew. They said to each other, 
"There are a lot of us. We don't all need to purify our 
minds in order to compose a verse. What's the point of 
presenting a verse to the Patriarch? The Elder Shén 
Xiü is our teacher, he will certainly be able to manage 
it. 

Indeed, it would be disrespectful if we were to write 
our own verses. It would be a waste of effort." When 
the other disciples heard them speaking in this way, 
they were relieved. They all said, "We already rely on 
Shén Xiü as our teacher. Why go to the trouble of 
writing our own verses?" 


'Shén Xiü reflected, "None of those who look to me 
as their teacher are going to present a verse. | must 
write a verse to present to the Patriarch. If | do not 
present a verse, how will the Patriarch know whether 
my insight is profound or shallow? 

If | present a verse with the intention of seeking the 
Dharma, this is wholesome. However, if | do so with the 
intention of becoming the next Patriarch, this is 
unwholesome. That would be like an ordinary person 
seeking to usurp a sacred office. 

On the other hand, if | don't present a verse, | won't 
be able to obtain the Dharma. How difficult! How 


1011 





của minh chi dé cố gắng tìm chút ít nghiệp phước thiện 
cho chính mình, mà chẳng cố gắng vượt thoát luân hồi 
[sanh tử], đại dương đau khổ. 

Nếu các con bị ám ảnh (mê muội) với nghiệp phước 
thiện thì làm thế nào các con được cứu thoát? Thầy 
muốn mỗi người các con hãy lui di và tìm cầu trí tuệ. 
Lấy ra được tâm gốc của mình, đó là thực thể của trí 
tuệ. Mỗi người các con hay lui đi và làm một bài thơ kệ 
rồi trình cho thầy. Nếu bắt kỳ ai trong các con thấu rõ ý 
nghĩa sâu xa [của giáo pháp], thầy sẽ trao y áo và giáo 
pháp cho người đó và trở thành Tổ thứ sáu. 

Hãy nhanh lên, không còn thời gian để trì hoãn! [Cứ 
mãi] suy tư vé nó sé không giúp ích gì cho các con. Bất 
kỳ ai có khả năng đạt tới sự thấu suốt trạng thái 
nguyên sơ của riêng mình sẽ thấu suốt như vậy ngay 
khi nghe được những lời này. Nếu có bất kỳ người nào 
ở đây, có khả năng thực hiện việc này, họ sẽ có khả 
năng làm nó ngay cả khi ngồi tại tâm đỉnh của chiến 
trận ác liệt.” 


Các đệ tử lui về. Họ nói với nhau rằng: “Chúng ta quá 
đông. Tất cả chúng ta không cần làm sạch tâm mình 
để sáng tác bài thơ kệ. Có lý thú (lợi ích) gì của việc 
trình bài thơ kệ đến Tổ? Thượng tọa Thần Tú là thầy 
dạy chúng ta, vị ấy chắc chắn sẽ có khả năng làm nó. 

Thật vậy, thật là bất kính nếu chúng ta viết bài thơ kệ 
của riêng mình. Thật là lãng phí sự cố gắng.” Khi các 
đệ tử khác nghe nói như vậy, họ cảm thấy bớt căng 
thẳng. Tất cả họ đều nói rằng: “Chúng ta vốn nương 
vào [Thượng tọa] Thần Tú như người thầy dạy của 
mình. Tại sao tạo phiền phức của việc sáng tác bài thơ 
kệ của riêng mình?” 


[Thượng tọa] Thần Tú suy nghĩ: “Những người xem 
mình như người thầy dạy họ thì sẽ chẳng một ai trình 
bài thơ kệ. Mình phải viết bài thơ kệ dé trình cho Tō. 
Nếu mình không trình bài thơ kệ thì làm thế nào Tế biết 
liệu tuệ giác của mình sâu hay cạn? 

Nếu mình trình bài kệ với mục đích tìm cầu giáo pháp 
thì đây là việc nên làm. Tuy nhiên, nếu mình làm như 
vậy với mục đích trở thành vị Tổ kế tiếp thì đây là việc 
không nên làm. Điều này chẳng khác gì người bình 
thường cố gắng tranh giành nhiệm vụ thiêng liêng (địa 
vị bậc thánh). 

Mặt khác, nếu mình không trình bài thơ kệ, [tức] 








Trước phòng của Ngũ tổ có ba gian hành lang, Tổ dự 
định mời quan cung phụng là Lô Trân đến vẽ bức họa 
biến tướng Lăng-già689 và Ngũ tô huyết mạch đồ để 
làm lợi ích cho đời sau. 

Thần Tú làm kệ xong, máy làn muốn trình, nhung 
mỗi lần đi đến trước phòng thì trong lòng hốt hoảng, 
toàn thân đẫm mồ hôi, ý định trình kệ vẫn không thành. 

Trải qua bốn ngày, cả thảy mười ba lần mà vẫn chưa 
trình được. Thần Tú nghĩ thầm, "Chi bằng viết lên hành 
lang, Hòa Thượng sẽ nhìn thấy, nếu Ngài ấy bảo rằng 
đạt thì khi đó ta sẽ lễ bái và nhận là ta làm; 

còn nếu như Ngài ấy bảo rằng không đạt, thì thật 
đúng là uóng phí máy năm trời ở trong núi thọ nhận sự 
lễ bái của người khác, còn tu đạo nỗi gì!” 


Canh ba đêm đó, chẳng cho ai hay, Thần Tú tự mình 
cám đèn dén việt kệ lên tường hành lang phía nam, 
trình chỗ thấy của mình. Kệ như sau: 


Thân là cây bồ-đề, tâm như đài gương sáng, luôn 
siêng năng lau chùi, chớ dé bui trân bám. 


Thần Tú viết kệ xong liền quay về phòng mình, chẳng 
ai hay biết. Thần Tú lại suy nghĩ, “Nếu ngày mai Ngũ 
Tổ nhìn thấy kệ mà hoan hi, thế có nghĩa là ta có thé 
thuyết pháp cho kẻ khác; 

còn như nói rằng không được, đó là do ta còn mê 
mờ, túc nghiệp nặng nè, không thích hop dé đắc pháp. 
Thánh y thật khó đo lường.” 

Ở trong phòng, Thần Tú mải suy nghĩ, đứng ngồi 
không yên. 





difficult!" 


In front of the Fifth Patriarch's hall, there was a 
corridor with three sections. He had commissioned the 
artist Lú Zhẽn to paint images from the Lankavatara 


Sūtra,” and the lineage of the Fifth Patriarch, which 
would be of benefit to future generations. 

When Shén Xiü had successfully composed his 
verse, he made several attempts to go to the hall to 
present it. But each time, his mind would suddenly 
become confused, he would break out in a sweat all 
over his body, and not be able to do it. 

He tried again after four days, and again, he couldn't 
do it. After thirteen attempts, he thought, "Perhaps it 
would be best to write the verse in the corridor for the 
Patriarch to read. If he says that it is in accordance with 
the path, | will come forward, pay homage, and say, 
"This is the work of Shén Xiù'. 

If he says that it is not, then the years | have spent in 
the mountains will have been in vain. | will have 
accepted homage, but what path will | have been 
practising?" 


In the third watch of the night, at around midnight, he 
took a lamp and went in secret to write his verse on the 
wall of one of the sections of the corridor, to present the 
insight he had gained. His verse was as follows: 


The body is the bodhi tree. The mind is like a stand 
for a clear mirror. We must polish it constantly, never 
allowing the dust to gather. 


When Shén Xiü had written his verse, he returned to 
his room. No-one knew what he had done. He 
reflected, "If the Fifth Patriarch is happy when he sees 
my verse tomorrow, then | will be able to give the 
Dharma to others. 

If he says that it is not good, that will mean | am 
overwhelmed by the effects of my previous 
unwholesome actions, and that | will not be able to 
realise the Dharma. The profound truth is difficult to 


1012 





minh không có khả năng thành tựu giáo pháp. Thật là 
khó xử! Thật là khó xử!” 


Trước phòng Tổ thứ năm, có một hành lang với ba 
khu vực. Tổ giao cho hoa sĩ Lú Zh&n (Lô Trân) vẽ 
những bức tranh từ Kinh Lăng-già (Lañkãvatãra 
Sütra),^1 cùng với [bức tranh về] dòng truyền thừa do 
Tổ thứ năm vé^42, điều này sẽ có ích lợi cho các thế hệ 
tương lai. 

Khi [Thượng tọa] Thần Tú đã hoàn thành bài thơ kệ, 
thầy cố găng nhiều lần đến phòng Tổ để trình. Tuy 
nhiên, môi lần đến, tâm của thầy bất chợt trở nên phân 
vân, toát mồ hôi khắp mình, nên không thể trình nó. 

Sau đó bốn ngày, thầy cố gắng thêm lần nữa và lần 
nữa thầy cũng không trình được. Trải qua mười ba lần 
cố gắng, thầy ấy nghĩ: “Có lẽ sẽ tốt hơn khi viết bài thơ 
kệ này trên vách hành lang để Tổ đọc. Nếu Tổ nói rằng 
nó phù hợp với con đường [đạo], mình sẽ đến trước 
Tổ, lễ bái và nói rằng: “Đây là bài thơ kệ của Thần Tú.” 

Nếu Tổ nói rằng nó không phù hợp [với con đường 
đạo] thì thật hoài công vô ích bao năm nay mình trải 
qua trên núi này. Mình nhận sự cung kính [của người 
khác], nhưng mình thực hành con đường nào đây?” 


Trong canh ba, vào khoảng nửa đêm, [Thượng tọa] 
Thần Tú cầm đèn và âm thầm đi đến viết bài thơ kệ 
của mình vào vách tường của một trong các khu vực 
của hành lang để tỏ bày tuệ giác mà mình đã đạt được. 
Bài thơ kệ của thầy như sau: 


Thân là cây bồ-đề (giác ngộ) 
Tâm như đài (bệ kê) gương sáng 
[Chúng ta] Phải luôn luôn lau chùi 
Đừng để bụi dính vào. 


Khi Thần Tú viết bài kệ xong và trở về phòng mình. 
Không ai biết việc thầy vừa làm. Thầy suy nghĩ: “Nếu 
Tổ thứ năm hài lòng khi đọc bài thơ kệ của mình vào 
ngày mai thì mình sẽ có khả năng truyền dạy giáo pháp 
cho người khác. 

Nếu Tổ nói rằng nó không tốt, có nghĩa là mình bị kết 
quả của các hành vi xấu (nghiệp xấu) từ trước chi phối, 
nó cũng có nghĩa là mình không thể liễu ngộ giáo pháp. 
Sự thật sâu thắm rất khó tim hiểu [tường tận].” 








Khi trời sáng, Tổ đã biết Thần Tú chưa vào được cửa 
pháp, chưa thấy tự tánh. 

Vào lúc bình minh, Tổ goi vi cung phụng Lô Trân, “Ta 
đã bảo ông vẽ những bức tranh ở hành lang phía nam 
bên ngoài giảng đường. Tuy nhiên bây giờ, ta nhìn 
thấy bài kệ viết ở đó. Nó nên lưu lại ở đó, cho nên 
không cần ông phải vẽ nữa. Ta xin lỗi đã phiền ông đi 
xa uóng công. 

Trong kinh Kim Cang dạy rằng, 'Phàm những gì có 
tướng, đều là hư vọng.' Thôi, cứ giữ lại bài kệ dé moi 
người doc tụng. Nương theo bài kệ này mà tu hành, có 
thể tránh xa khỏi ác đạo, được lợi ích lớn.” 

Nói rồi bèn sai các đệ tử đốt hương kính lễ, bảo mọi 
người siêng năng tụng bài kệ này sẽ được kiến tánh. 
Các đệ tử tụng bài kệ ấy, đều khen là tuyệt vời. 


Vào canh ba, Tổ gọi Thần Tú vào phòng hỏi, “Kệ đó 
là do ông làm đúng không?” Thần Tú đáp, “Đúng là con 
làm, nhưng con không dám quấy quá mong cầu y áo 
truyền thừa địa vị tổ sư, chỉ xin Hòa Thượng từ bi, xem 
đệ tử có chút ít trí tuệ nào không?” 


Tổ dạy, “Ông làm kệ đó, chưa thấy được bổn tánh, 
chỉ mới đến ngoài cửa, chưa vào bên trong cửa. Theo 
như kiến giải này, cầu vô thượng bồ-đề thì không thể 
được. 

Muốn cầu vô thượng bồ-đề, phải ngay nơi lời nói mà 
nhận thức được bón tâm của mình, thấy được bón 
tánh vốn không sinh không diệt; bất cứ lúc nào, trong 
từng sát-na, phải tự mình thấy vạn pháp không chướng 
ngại. 

Một khi thấy được cái Chân Như thì tất cả đều là 
Chân Như, vạn vật vốn là như vậy. Cái tâm như như 
chính là cái chân thật. Nếu thấy được như thế, chính là 





fathom.” 
In his room he reflected restlessly in this way, and 
was not able to sit or lie down in peace. 


In the early morning, the Patriarch saw that Shén Xiü 
had not entered the door of the Dharma, and that he 
had not yet attained realisation and insight into his own 
nature. 

At dawn he summoned Lú Zhen. “l have 
commissioned you to paint some scenes in the corridor 
outside the southern hall. Now, however, | see this 
verse written there. It should be left there, so there is 
no need for your paintings. | am sorry you have come 
so far for nothing. 

In the Diamond Sütra it says, 'All appearances are 
illusory’. Let us leave this verse here and have people 
learn and recite it. Those who rely upon this verse will 
not fall into states of misfortune. It will be of great 
benefit to them." 

He had his disciples burn incense in front of the 
verse, and pay homage to it. He said, "If you recite this 
verse constantly, you will gain insight into your own 
nature.” The disciples recited the verse, and all 
exclaimed, "Excellent!" 


In the third watch of the night, at around midnight, the 
Patriarch asked Shén Xiü to come to the hall and asked 
him, “ls this verse your work or not?" Shén Xiü replied, 
"Indeed it is, but | do not dare to request the robe and 
the office of the Patriarch. | would ask you to show 
compassion for your disciple, and tell me whether or 
not | have attained some small measure of wisdom." 


The Patriarch replied, "You have not attained insight 
into your fundamental nature. You have reached the 
door, but you have not passed through it. If people 
seek unsurpassed awakening by following your verse, 
they will not attain it. 

To attain unsurpassed awakening, you must 
understand your fundamental mind, and see that your 
fundamental nature is unarisen and unceasing. You 
should bear this view in mind at all times. The great 
countless mass of phenomena is unobstructed. 

Each one is real, and all are real. The great countless 
mass of worlds are as they are, and the mind — as it is 


1013 





Trong phóng cüa minh, thày suy nghĩ không ngừng 
như vậy, không thé ngồi hay năm an Ôn. 


Vào lúc sáng sớm, Tổ nhận thấy rằng Thần Tú chưa 
vào được cửa của giáo pháp, có nghĩa là thầy ấy chưa 
có được sự nhận chân và tuệ giác vào bản thể của 
riêng mình. 

Vào lúc bình minh [của ngày hôm sau] Tổ cho mời 
[họa sĩ] Lô Trân đến. “Thầy ủy nhiệm con vẽ một số 
quang cảnh trên vách hành lang bên ngoài gian phòng 
phía nam. Tuy nhiên, bây giờ, thầy thấy bài thơ kệ này 
viết ở đó. Hãy để nó ở đó, vì vậy, không cần bức vẽ 
nữa. Thầy xin lỗi con từ xa đến nhưng chẳng được gì. 

Kinh Kim cương nói: “Mọi sự xuất hiện đều là ảo 
ảnh.” Chúng ta hãy dé bài thơ kệ này ở đây, dé moi 
người tìm hiểu và ngâm nó. Người nào dựa vào bài thơ 
kệ này sẽ không rơi vào tình trạng bất hạnh. Nó sẽ có 
lợi ích lớn lao cho họ.” 

Tổ bèn cho các đệ tử đốt nhang trước bài kệ và lễ 
bái. Ngài nói: “Nếu các con luôn luôn ngâm tụng bài 
thơ kệ này, các con sẽ có được tuệ giác về bản thể 
riêng của mình.” các đệ tử ngâm tụng bài thơ kệ và mọi 
người đều cảm thán: “Thật tuyệt vời!” 


Vào canh ba, lúc gần nửa đêm, Tổ cho gọi Thần Tú 
đến phòng và hỏi: “Đây có phải là bài thơ kệ con làm 
hay không?” Thần Tú trả lời: “Quả thật là con, nhưng 
con không dám yêu cầu y áo và nhiệm vụ làm Tổ. Con 
xin thầy bày tỏ lòng từ bi với đệ tử và cho con biết liệu 
con có được một xíu mức độ trí tuệ nào hay không.” 


Tổ dạy: “Con chưa có được sự thấu suốt vào bản thể 
cốt tủy của mình. Con đã đến cửa rồi, nhưng con chưa 
xuyên qua nó. Nếu mọi người tìm cầu sự tỉnh giác tối 
thượng dựa theo bài thơ kệ của con, họ sẽ không có 
được điều đó. 

Dé đạt đến sự tỉnh giác tối thượng, con phải hiểu rõ 
tâm cốt tủy của mình và nhìn nhận rằng bản thể cốt tủy 
của mình không sanh ra và cũng không mát di. Con 
nén duy tri cái nhin này trong tâm vào mọi lúc. Số 
lượng to lớn vô số kå của mọi hiện tượng đều không bị 
trở ngại. 

Một cái là chân thật thì tất cả đều chân thật. Số 








thấy tự tánh của vô thượng bó-dé. 

Ông nên lui ra, suy nghĩ một hai ngày rồi làm một bài 
kệ khác đem trình ta xem. Nếu kệ của ông cho thấy là 
đã vào được cửa, ta sẽ trao y pháp cho.’ Thần Tú dành 
lễ rồi lui ra. 

Trải qua mấy ngày, Thần Tú vẫn không làm được kệ 
mới, trong lòng hốt hoảng, tâm trí bát an, di hay ngòi 
đều không an lạc. 


Sau đó hai ngày, có một đồng tử đi qua phòng giã 
gạo, đọc to bài kệ đó. Vừa nghe qua, tôi liền biết bài kệ 
này chưa thấy được bồn tánh. Tuy chưa được chỉ dạy, 
nhưng tôi đã sớm biết được đại ý, bèn hỏi đồng tử 
rằng, “Đang tụng kệ gì vậy?” 


Vị áy đáp, “Cái ông mán mọi này không biết sao? Dai 
Sư dạy rằng, người đời, sinh tử là việc lớn, nay Ngài 
ấy muốn truyền y pháp nên bảo các đệ tử làm kệ cho 
Ngài xem, 

nếu ai ngộ được đại ý thì truyền cho y pháp để làm 
Tổ thứ sáu. 


Thượng tọa Thần Tú đã viết kệ viết lên tường hành 
lang phía nam, 

Đại Sư bảo mọi người đều tụng, còn nói rằng nương 
theo bài kệ này mà tu hành, có thể tránh xa khỏi ác 
đạo, được lợi ích lớn.” 


Tôi nói, “Tôi cũng thích tụng bài kệ này, mong rằng 
tôi đủ túc duyên để tái sanh cảnh tốt. Tôi đã giã gạo ở 
đây tám tháng và chưa từng đến giảng đường. Xin 
thượng nhân vui lòng dẫn tôi đến bài kệ này dé cho tôi 
kính lễ được không?” 

Đồng tử dẫn tôi đến nơi bài kệ được viết. Tôi nói 





— is reality. Seeing things in this way is the nature of 
unsurpassed perfect awakening. 

Go and reflect on this for a day or two and compose 
another verse. | will read your verse, and if you have 
passed through the door, then | will give you the robe 
and the Dharma." Shén Xiü paid homage and left. 

After several days had passed, he was still not able 
to compose a new verse. His mind was confused, and 
his thoughts were restless. Whether walking or sitting, 
he was not able to find contentment. 


A couple of days later, one of the disciples passed by 
the threshing room reciting the verse (of Shén Xiü). As 
soon as | heard it, | knew that whoever had composed 
it had not attained insight into their fundamental nature 
and that, whilst they were not ignorant of the teachings, 
they had not yet understood the profound meaning. lI 
asked this disciple, ^What's that verse you're reciting?". 


He replied, "Don't you know, barbarian? The Master 
has said that for worldly people, samsara is of vital 
importance, and that anyone who wishes to receive the 
transmission of the robe and the Dharma is to write a 
verse. 

If there is anyone who has realised the profound 
meaning, then they will receive the robe and the 
Dharma and become the Sixth Patriarch. 


The Elder Shén Xiü wrote a verse on freedom from 
characteristics on the wall of the southern corridor, and 
the Master had everyone recite it. 

By practising the teaching contained in this verse, 
one will avoid falling into states of misfortune, and it will 
bring one great benefit." 


| said, "I would also like to recite this verse, to ensure 
that | have the necessary conditions for attaining a 
good rebirth. | have been working the foot pestle, and |I 
have not yet been to the hall. Would you be so kind as 
to show me this verse, so that | can pay homage to it?" 
He showed me where it was, and l| said, “I cannot 


1014 





lượng to lớn vô số kể của thé giới đều nhu chúng là và 
tâm — cũng như nó là — chính là thực tại [hiện tiền]. Sau 
khi nhìn thấy mọi thứ theo cách này là bản thể của sự 
giác tỉnh hoàn hảo tối thượng. 

Con hãy đi và quán chiếu điều này khoảng một hoặc 
hai ngày rồi soạn một bài thơ kệ khác. Thầy sẽ đọc bài 
thơ kệ của con, nếu con đã xuyên qua cánh cửa [giáo 
pháp], thầy sẽ trao y áo và giáo pháp cho con.” Thần 
Tú đảnh lễ và rời di. 

Một vài ngày trôi qua, thầy vẫn không thể soạn một 
bài thơ kệ mới. Tâm trí thầy bị xáo trộn và nghĩ ngợi 
mãi không ngừng. Dù đang đi hay đang ngồi, thầy đều 
không thé có sự an lòng. 


Vài ngày sau, một trong các đệ tử [của Tổ] đi ngang 
qua phòng giã gạo tụng ngâm bài kệ [của Thần Túi]. 
Ngay khi nghe nó, tôi (Huệ Năng) đã biết rằng người 
soạn bài thơ kệ này chưa có được sự thấu suốt vào 
bản thể cốt tủy của họ mặc dù họ không u mê về giáo 
pháp, nhưng họ chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu xa. 
Tôi hỏi người đệ tử đó rằng: “Thầy đang ngâm tụng bài 
thơ kệ gì vậy?” 


Thầy ấy trả lời: “Cái anh thô lỗ này, anh không biết gì 
à? Tổ nói rằng đối với người trần thế, sống chết 
(samsára) có tầm quan trong chính yếu, bát ky ai muốn 
nhận sự truyền thừa y áo và giáo pháp thì viết một bài 
thơ kệ. 

Nếu có người nhận rõ được (giác ngộ) ý nghĩa sâu 
xa [của giáo pháp] thì họ sẽ nhận được y áo và giáo 
pháp và trở thành Tổ thứ sáu. 


Thượng tọa Thần Tú đã viết bài thơ kệ về sự giải 
thoát khỏi các dấu hiệu (vô tướng) trên vách của hành 
lang phía nam, Tổ khuyên mọi người ngâm tụng nó. 

Nếu thực hành theo lời dạy chứa đựng trong bài thơ 
kệ này, con người sẽ tránh rơi vào tình trạng bất hạnh, 
bài thơ kệ sẽ mang đến lợi ích to lớn.” 


Tôi nói: “Tôi cũng thích ngâm tụng bài thơ kệ này, để 
có được sự chắc chắn rằng tôi có những điều kiện cần 
thiết cho việc có được sự tái sanh tốt đẹp. Tôi đã làm 
công việc giã gạo [bằng chân] và chưa từng đến vách 
tường đó. Thầy vui lòng chỉ bài thơ kệ đó giúp tôi để tôi 
có thé lễ bái nó được không?” 








rằng, “Tôi không biết chữ, thượng nhân vui lòng đọc 
lên giúp tôi được không?” 


Lúc ấy, vừa hay quan biệt giá Giang Châu Trương 
Nhật Dụng đang ở đó, ông ấy liền đọc to bài kệ. Tôi 
nghe rồi liền nói, “Tôi cũng có một bài kệ, xin Ngài biệt 
giá viết giúp tôi.” Quan biệt giá trả lời, “Ông cũng làm 
kệ sao? Việc này thật là hi hữu!” 


Tôi nói với quan biệt giá rằng, “Muốn học vô thượng 
bồ-đề, chớ coi thường kẻ mới học. 

Biết đâu người hạ hạ nhưng có trí thượng thượng, 
người thượng thượng lại có lúc không có trí tuệ. Nếu 
coi thường người khác thì sẽ có vô lượng vô biên tội.” 


Quan biệt giá nói, “Vậy ông đọc kệ đi, tôi sẽ viết giúp 
cho. Nếu ông đắc pháp, trước tiên hãy độ cho tôi, đừng 
quên lời đó.” 

Tôi đọc kệ rằng: 


Bó-dé vốn không cây, 
gương sáng cũng không đài, 
xưa nay chẳng một vật, 

lấy đâu bám bụi trần! 


Khi vị ấy viết bài kệ này xong, các đệ tử đều kinh 
ngạc, không ai không khen ngợi và nói với nhau rằng, 
“Thật là kỳ lạ, đúng là không thể lầy diện mạo mà đoán 
người. Đến đây chưa lâu mà ông ây đã trở thành một 
vị Bồ-tát sống rồi!” 


Tổ thấy mọi người kinh ngạc: quái lạ, sợ họ làm hại 
tôi, bèn lấy giấy chùi bài kệ đi, rồi nói, “Người này cũng 
chưa thấy tánh.” Mọi người nghĩ là đúng như vậy. 





read. Would you read it aloud for me?” 


At that time, Rìyòng Zhãng, an official from Jiang 
Prefecture happened to be there, and he read the 
verse aloud. When | had listened to it, | said, “I too 
have a verse. Would you be so kind as to write it on the 
wall for me?" The official said, "You have composed a 
verse as well? How odd." 


| said to the official, "If you want to train yourself in 
unsurpassed perfect awakening, you should not make 
light of those who are beginning their training. 

The lowest of people can possess the highest 
wisdom, and the highest of people may have no 
understanding whatsoever. Making light of others is 
boundlessly, immeasurably unwholesome." 


The official said, “Recite your verse and lII write it on 
the wall for you. But if you attain the Dharma, you have 
to teach me first. Don't forget that!" 

| then recited my verse: 


Bodhi fundamentally has no tree 

and the clear mirror has no stand. 
Fundamentally, nothing comes into being. 
Where can dust gather? 


When the official had written this verse on the wall, all 
the disciples were shocked, and gasped in amazement. 
They all said to each other, "Incredible! You can't judge 
people on their appearance. All this time, he was a 
living bodhisattva!” 


When the Patriarch saw everyone's amazement he 
was afraid that they would do me harm, so he rubbed 
out the verse with his shoe and said, "This person has 
not attained insight into their nature either." Everyone 
accepted this. 


1015 





Vi áy dà chi cho tói bài thơ kệ đó, tôi nói: “Tôi không 
thê đọc. Chú đọc lớn tiêng cho tôi được không?” 


Vào lúc đó, có viên quan tên là Trương Nhật Dung 
(Riyóng Zhãng) đến từ Giang Châu có mặt tại đó và 
Mộng lớn tiếng bài thơ kệ. Khi nghe xong bài thơ kệ, tôi 

“Tôi cũng có bài thơ kệ. Ông vui lòng viết nó lên 
een tường giúp tôi được không?” Viên quan chức nói: 
“Anh cũng soạn được bài thơ kệ sao? Thật kỳ lạ.” 


Tôi nói với viên quan chức rằng: “Nếu ông muốn rèn 
luyện chính mình trong sự giác tỉnh hoàn hảo tối 
thượng, ông không nên xem thường người đang bắt 
đầu việc rèn luyện của họ. 

Người ở tầng, lớp thấp nhất có thể sở hữu trí tuệ cao 
nhất, người ở tầng lớp cao nhất có thể không hiểu biết 
bất cứ thứ gì. Xem thường người khác thì xấu xa vô 
cùng vô tận.” 


Viên quan chức nói: “Hãy ngâm đọc bài thơ kệ của 
anh, tôi sẽ ghi nó lên vách tường cho. Nhưng nếu anh 
thành tựu giáo pháp, anh phải dạy tôi trước đó. Không 
được quên!” 

Lúc đó, tôi ngâm đọc bài thơ kệ của mình: 


Bồ-đề (giác ngộ), vé nguồn góc thì chẳng có cây 
Và gương sáng thì không có đài (bệ đỡ) 

Vé nguồn góc thì không gì tồn tại. 

Bụi sẽ bám vào nơi nào? 

(Bò dé vón không cây 

Gương sáng chẳng cần đài 

Xưa nay không một vật 

Láy gi dính bụi đây.) 


Khi viên quan chức chép bài thơ kệ này lên vách 
xong, tất cả đệ tử [của Tổ] đều kinh ngạc và há hốc 
miệng sửng sốt. Tất cả nói với nhau rằng: “Thật không 
thể tin được! Không nên phán xét con người qua vẻ bề 
ngoài. Trong suốt thời gian qua, anh áy là Bồ-tát sống!” 


Khi Tổ thấy mọi người đang sửng sốt, Tổ e sợ rằng 
họ sé làm tôn hại tôi, vì vậy, Tổ láy chiếc giày của mình 
chà bài thơ kệ và nói: “Người này cũng chưa có được 
sự thấu suốt vào bản thể riêng của họ.” Mọi người 
chấp nhận điều này. 








Hôm sau, Tổ âm thầm đi đến phòng giã gạo, thấy tôi 
đang đeo đá giã gạo, bèn nói, “Người cầu đạo, vì pháp 
quên mình, ông có phải là người như vậy chăng?” Lại 
hỏi, “Gạo trắng chưa?” Tôi đáp, “Gạo trắng đã lâu, chỉ 
cần giàn sàng thôi!” 

Tổ láy gậy gõ vào chày giã gạo ba cái rồi đi. Tôi liền 
hiểu được ý của Tổ, canh ba vào phòng của Ngài. 


Tổ lấy áo ca-sa che xung quanh để người khác 
không thầy 

rôi giảng kinh Kim Cang cho tôi. Vừa „nghe đến câu 
kinh “Nên không sở trụ mà sanh tâm ấy”, tôi liền đại 
ngộ, thấy được tất cả vạn pháp không rời xa tự tánh. 


Tôi liền thưa sở chứng của mình với Tổ rằng, “Tự 
tánh của một người vốn là thanh tịnh, tự tánh của một 
người vốn không sinh diệt, 

tự tánh của một người vốn là đầy đủ, tự tánh của một 
người vốn không lay động, tự tánh của một người có 
thể sinh ra vạn pháp!” 


Tổ biết là đã ngộ tự tánh nên bảo Huệ Năng rằng, 
“Không biết bón tâm thì học pháp vô ích. 

Nếu biết được bón tâm mình, thấy được bổn tánh 
mình thì được gọi là bậc trượng phu, thầy của trời 
người, Phật.” 


Tôi nhận được pháp vào lúc nửa đêm, mọi người 
không ai hay biết. Ngũ Tổ truyền pháp đốn giáo và y 
bát xong liền bảo, 

“Nay ông là Tổ đời thứ sáu, phải biết khéo giữ gìn 





The next day the Patriarch came to the threshing 
room in secret and saw me pounding rice with a rock at 
my waist. He said, “Someone who seeks the path 
would even give up their body for the Dharma. Are you 
this kind of person?" He then asked, “Is the rice ripe or 
not?" | replied, "The rice has been ripe for a long time. 
It just needs to be sifted." 

The Patriarch struck the pestle three times with his 
staff, and left. | understood that this was a signal that I 
was to go and see him in the third watch of the night, at 
midnight. 


The Patriarch kept his outer robe hidden away where 
no-one could see it. 

He explained the Diamond Sütra to me, and when he 
got to *a bodhisattva should cultivate a mind which is 
not based on anything at all' | attained great 
awakening, and realised that the great countless mass 
of phenomena are not separate from my own nature. 


| revealed my awakening to the Patriarch by saying, 
"One's own nature is always fundamentally and 
naturally pure. Ones own nature is always 
fundamentally and naturally unarisen and unceasing. 
One's own nature is always fundamentally and 
naturally complete. One's own nature is always 
fundamentally and naturally unmoving. The great 
countless mass of phenomena can always arise from 
one's own nature." 


The Patriarch then knew that | had realised my own 
fundamental nature, and said to me, “lf you do not 
know your fundamental mind, there is no point in 
training yourself in the Dharma. 

If you know your own fundamental mind, then you will 
gain insight into your fundamental nature. This is what 
it means to be a teacher of gods and human beings, a 
Buddha." 


In the third watch of the night, | received the Dharma 
without anyone else's knowledge. The Patriarch 
passed on the sudden teaching to me, as well as the 
robe and bowl. 


1016 





Ngày hôm sau, Tổ âm thám đến phóng giã gạo và 
nhìn thầy tôi đang giã gạo với hòn đá buột ở bên hông. 
Tổ nói rằng: “Một số người tìm kiếm con đường thậm 
chí từ bỏ thân thể mình vì giáo pháp. Con có phải là 
người như vậy không?” Sau đó, Tổ hỏi: “Gạo đã giã 
trắng hay chưa?” Tôi trả lời: “Gạo đã trắng từ lâu rồi. 
Chỉ cần sàng nữa thôi.” 

Tổ gõ cây gậy của mình vào chày giã gạo ba cái và 
rời đi. Tôi hiểu rằng đây là dấu hiệu để tôi đến và gặp 
Tổ vào canh ba đêm đó, lúc nửa đêm. 


Tổ cất giữ y ngoài của mình ở chỗ kín đáo, không 
một ai có thé nhìn thấy. 

Tổ giảng giải Kinh Kim cương cho tôi và khi đến đoạn 
"Bó- tát càn phát triển tâm không dựa vào bát cứ thứ gi 
cả” (ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm), tôi đạt được sự 
giác tỉnh to lớn, rồi thấu rõ rằng số lượng to lớn vô số 
kể của mọi hiện tượng đều không tách rời bản thể 
riêng của mình. 


Tôi để lộ sự giác tỉnh của mình cho Tổ biết bằng lời 
nói: “Bản thé riêng của người vốn luôn luôn trong sáng 
và tự nhiên. Bản thể riêng của người vốn luôn luôn 
không sanh cũng không mắt một cách tự nhiên. 

Bản thể riêng của người vốn luôn luôn hoàn hảo một 
cách tự nhiên. Bản thể riêng của người vốn luôn luôn 
không thay đổi một cách tự nhiên. Số lượng to lớn vô 
số kể của mọi hiện tượng có thé luôn luôn từ bản thé 
riêng của người sanh ra.” 


Lúc đó Tổ biết tôi đã rõ thấu bản thé vốn có của riêng 
mình và nói với tôi: “Nếu con không biết tâm vốn có 
của mình thì không có lợi ích gì trong việc rèn luyện 
giáo pháp của chính mình. 

Nếu con biết tâm vốn có của mình thì con sẽ có được 
sự thấu suốt vào bản thể vốn có của con. Thấu suốt 
điều này có nghĩa là trở thành vị thầy của trời và người, 
tức vị Phật.” 


Vào lúc canh ba, tôi thọ nhận giáo pháp không có bát 
kỳ người nào biết. Tổ trao giáo pháp “giác ngộ bất ngờ” 
(đốn ngộ) cho tôi cùng với y áo và bình bát. 

“Bây giờ, thầy là Tổ thứ sáu. Hãy luôn duy trì chánh 








bản thân, độ khắp các loài hữu tình, lưu truyền rộng rãi 
cho đời sau, chớ đê đoạn tuyệt. Hãy nghe ta nói kệ 
đây: 


Hữu tình đến gieo gióng, 

nhờ đắt, quả sinh ra. 

Vô tình, cũng không gióng, 
không tánh, cũng không sinh.’ 


Tổ lại dạy, “Xưa kia Tổ sư Dat-ma870 mới đến xứ 
này, người đời chưa tin tưởng, cho nên truyền lại y này 
để làm tín vật, từ đó truyền từ đời này qua đời khác. 
Tuy nhiên, Chánh pháp thì phải lấy tâm truyền tâm, 
khiến cho tất cả đều được tự mình giải ngộ. 

Từ xưa, Phật và Phật chỉ truyền cho nhau bón thé, 
Sư và Sư cũng bí mật trao nhau bón tâm. Y là đầu mối 
của tranh chấp, vì thế hãy dừng ở ông, đừng có truyền 
tiếp nữa. Nếu truyền y này nữa, tính mạng sẽ gặp nguy 
hiểm. Ông nên đi mau, sợ rằng có người muốn hại 
ông.” 


Huệ Năng hỏi, “Con nên đi đâu?” - 
Tô đáp, “Gặp ‘Hoài’ thì dừng, gặp “Hội thì án." 


Tôi nửa đêm nhận được y bát, thưa, “Con vốn là 
người phương Nam, chẳng biết đường sá chốn này, 
làm sao đến được cửa sông?” Ngũ tổ bảo, “Ông chớ lo 
lắng, ta sẽ tiễn ông.” 

Tổ đưa thẳng đến bến Cửu giang. Lên thuyền, Tổ 
cầm mái chèo tự chèo. Tôi thưa, “Mời Hòa Thượng 
ngồi để đệ tử chèo.” Tổ bảo, “Ta độ (đưa đò) ông mới 


2:5 


phái. 





"You are now the Sixth Patriarch. Maintain your 
mindfulness, and spread the teaching widely. Do not 
allow the transmission to be broken. Listen to this 
verse: 


Living beings sow seeds, 

and because there is earth, fruit arises. 
Inanimate objects have no seeds, 

no nature, and no arising." 


The Patriarch continued, "When the great master 


Bodhidharma8 73 first came here, people did not have 
faith, so he passed on this robe as an embodiment of 
faith. It has been passed on from master to disciple. 
The Dharma is transmitted from mind to mind. The 
mind must always attain its own realisation, its own 
liberation. 

From ancient times, the buddhas have only passed 
on the fundamental essence, whilst the masters have 
secretly transmitted the fundamental mind. The robe 
has become a source of conflict, and you should not 
pass it on. If you do, your life will hang by a thread. Go 
quickly! | am afraid that someone will harm you." 


| replied, “Where should | go?" The Patriarch said, 
^When you encounter cherishing, you should stop. 
When you come across a group of people, you should 
hide." 


In the third watch of the night, | received the robe and 
bowl and said, “I am originally from the south, | do not 
know these mountain roads. How do | get to the mouth 
of the river?" The Fifth Patriarch said, “Do not worry. I 
will accompany you." 

The Patriarch accompanied me as far as the ninth 
post-house on the river, where we got into a boat. The 
Fifth Patriarch took the oars and began to row. I said, 
"Please, Teacher, come over here. The disciple should 
do the rowing.” The Patriarch said, “I should take you 


1017 





niệm và truyền bá giáo pháp rộng rãi. Đừng dé sự 
truyền thừa bi đứt đoạn. Hãy lăng nghe bài thơ kệ: 


Hữu tình gieo hạt gióng, 

Do đắt, quả sanh ra. 

Vô tri không hạt giống, 

Không bản thé, không sanh.” 

(Chúng sanh gieo trồng hạt giống, 

Và do có đắt nên quả sanh ra 

Vật thé vô tri giác không có hạt giống, 
Không bán thé và cũng không sanh khởi). 


Tổ nói tiếp: “Khi dai sw Bodhidharma (Bồ-đề-đạt- 
ma)49 lần đầu tiên đến đây, con người đều chưa có 
niêm tin, cho nén dai su trao y áo này nhu biểu tượng 
của niềm tin (tín vật). Nó được trao từ vị thầy sang đệ 
tử. Giáo pháp được trao truyền từ tâm sang tâm. Tâm 
phải luôn luôn đạt đến sự thấu suốt và sự giải thoát 
của riêng nó. 

Từ thời xa xưa, các đức Phật chỉ trao thực thể vốn có 
(bản thê), trong khi các tô sư bí mật trao truyền tâm 
vốn có (bản tâm). Y áo trở thành nguyên nhân xung đột 
và con không nên trao truyền nó nữa. Nếu con trao 
truyền, cuộc sống của con sẽ bị treo lơ lửng bởi sợi 
dây. Hãy nhanh chóng rời đi! Thầy e rằng sẽ có người 
làm tốn hại con.” 


Tôi trả lời: “Con nên đi đâu?” Tổ nói: “Khi gặp [nơi] 
yêu thuong, con nên dừng lại. Khi gặp [chó] đông 
người, con nên ân mình.” 


Vào nửa đêm, tôi nhận y áo và bình bát, rồi thưa [với 
Tổ] rằng: “Con đến từ phương nam, nên con không 
biết những con đường núi non này. Làm thế nào con 
đến được bến sông?” Tổ thứ năm nói: “Đừng lo lắng, 
thầy sẽ đi với con.” 

Tổ đi cùng tôi đến tận bến thứ chín (Cửu Giang) bên 
bờ sông, rồi chúng tôi lên thuyền tại đó. Tổ thứ năm lấy 
mái chèo và bắt đầu chèo thuyền. Tôi thưa: “Dạ, sư 
phụ, lại [ngồi] đây. Nên để đệ tử chèo thuyền.” Tổ nói: 
“Thầy sẽ đưa con qua bờ bên kia.” 








Tôi thưa, “Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ; 

chữ “độ” tuy là một, nhưng cách dùng khác nhau.671 
Con sinh ra ó noi héo lánh, giong nói khóng chuán xác. 
Nhờ tháy truyén pháp cho, gió đây đã được giác ngộ, 
chi xin tự độ đúng theo tự tánh." 


Tổ bảo, “Đúng vậy, đúng vậy. Sau này Phật pháp 
nhờ ông mà lưu hành rộng rãi. Ông đi ba năm, ta mới 
từ giã cõi đời. Bây giờ ông cứ đi cho nhanh, cố gắng 
theo hướng Nam, không nên nói Pháp vội, Phật pháp 
khó mà an lập.” 


Tôi từ biệt Tổ rồi đi về phương Nam. 


The Platform Sūtra / Liuzi-tan jing, Taisho vol.48, text 
2008, pp.347c28-349b14, dịch Anh from Chinese by 
D.S. 


Những dai đệ tử tai gia 
M.168 BÓ-tát tại gia Duy-ma-cát 


Đoạn kinh dưới đây nói vé một vi BÓ-tát cư sĩ nói 
tiếng (như ví dụ ở trong *M.10, 113, 127, 136, 141), 
người được miêu tả là có trí tuệ hơn cá những vi dai tỳ- 
kheo. Ông. SỐng một cuộc đời không cháp trước dé 
giáo hóa tát cả (kể cả khuyến khích người khác xuất 
gia). 

Tương đương với vị nam đại cư sĩ này là vị nữ đại cư 
sĩ điển hình phu nhân Thắng Man, như trong đoạn 
"M.33. 


Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li (Vai$alt) có một vi 
trưởng giả thuộc gia tộc Li-xa (Licchavi) tên Duy-ma- 
cát (Vimalakirti). 

Người đó đã gieo trồng thiện cán, cúng dường, 
phụng sự vô số đức Phật trong quá khứ, 





over to the other side.” 


| said, ^When your mind is confused, you believe that 


the teacher takes you over to the other side. 674 When 
you have attained realisation, you see that you take 
yourself across. 

The words ‘take across’ are used in different ways. | 
was born in a faraway place, and my pronunciation is 
not correct. | have received the Dharma from you, 
Master, and attained realisation. My own nature itself 
has been taken across." 


The Patriarch said, "Exactly. Exactly. In the future, 
the Buddha-Dharma will spread widely because of you. 
Three years after your departure, | will pass away. You 
should go now. Try your best to go south. Don't be in a 
hurry to start teaching. It is difficult to establish the 
Buddha-Dharma." 


| took my leave of the Patriarch, and headed south.’ 


"The Platform Sūtra / Liuzi-tan jing, Taishõ vol.48, 
text 2008, pp.347c28-349b14, trans. from Chinese by 
D.S. 


Great lay disciples 
M.168 The lay bodhisattva Vimalakirti 


This passage describes a famous lay bodhisattva (as 
e.g. in *M.10, 113, 127, 136, 141) who is portrayed as 
wiser than many eminent monks, and who lives in the 
world without attachment to it, in order to guide all 
(including encouraging people to ordain as monks or 
nuns). 

An example of great female lay disciple is Queen 
Srimála, as in passage *M.33. 


At that time, there was a Licchavi by the name of 
Vimalakirti living in the great city of Vaisalt. 

He had served the Victorious Ones of the past, 
cultivated wholesome roots, and paid reverence to 
many Buddhas. 


1018 





Tôi thưa: “Khi tâm con phán vân, con tin tưởng rằng 
người thầy sẽ đưa con qua bờ bên kia. 44 Khi con có 
được sự thấu hiểu, con nhận thấy rằng tự con sẽ qua 
bờ. 

Tiếng “qua bờ” (độ) được dùng trong nhiều cách 
khác nhau. Con sinh ra ở một nơi hẻo lánh, cách phát 
âm không chuẩn xác. Con thọ nhận giáo pháp từ thây, 
thưa sư phụ và đạt dên sự thấu hiểu. Chính bản thê 
của riêng con đã qua bờ rôi.” 


Tổ nói: “Chính xác, thật chính xác. Trong tương lai, 
giáo pháp của đức Phật sẽ truyền bá rộng rãi vì con. 
Sau ba năm con ra di, thầy sẽ viên tịch. Bây giờ, con 
nên đi đi. Cố gắng hết sức đi về phương nam. Đừng 
vội vàng thuyết giảng giáo pháp. Thật khó để thiết lập 
giáo pháp của Phật.” 


Tôi rời xa Tổ và đi về phương nam.” 


(Kinh Cương lĩnh Thiền Tông / Lục Tô đàn Kinh, Dai 
Chánh tạng tập 48, đoạn 2008, tr. 347c28-349b14, do 
D.S. dịch từ tiêng Hán sang tiêng Anh). 


CÁC DE TỬ CƯ SĨ NAM UU TÚ 
M.168 Bồ-tát cư sĩ Vimalakirti (Duy-ma-cật) 


Đoạn trích này nói về Bô-tát cư sĩ nỗi tiếng (như ví du 
ở *M.10, 113, 127, 136, 141) được mô tả là người sáng 
suốt hơn nhiều Tỳ-kheo xuất sắc; ông sống trong thế 
giới người đời nhưng không nhiễm đời dé hướng dao 
mọi người (bao gồm việc khuyến khích moi người xuất 
gia làm Tỳ- kheo hay Tỳ-kheo-ni). 

Một hinh máu vé dé tử cư sĩ nữ là Hoàng hậu 
Śrīmāla (Thắng-man), như trong đoạn trích *M.33. 


Lúc bấy giờ, có người Licchavi tên là Vimalakirti 
(Duy-ma-cát) sinh sóng tai thành Vaisalr (Tỳ-xá-li) nhộn 
nhip. 

Ông đã từng phụng sự các vị Chiến thắng (đức Phật) 
ở quá khứ, vun trồng gốc rễ điều lành và tỏ lòng tôn 








chứng đắc pháp nhẫn, thành tựu đại trí tuệ, du hí 
bằng đại thần thông, thành thạo các dà-la-ni,872 đạt 
được vô úy, hàng phục ma oán, vào được cửa Pháp 
thâm sâu, 

biểu lộ trí tuệ ba-la-mật, khéo léo trong phương tiện, 
thành tựu biện tài, biết rõ tâm tính và hành vi của 
chúng sinh, thấy rõ các loại căn tánh lợi độn của chúng 
sinh và tùy theo đó mà dạy Pháp thích hợp, kiên định 
và nỗ lực trong mọi hành vi, 

thâm nhập và thành thuc Đại thừa, trụ trong oai nghi 
như chư Phật, đi vào trí tuệ sâu như đại dương, 

được chư Phật khen ngợi, được hết thảy Thiên đế 
Thích, Phạm thiên và các vị Hộ thế cung kính. 

Vì muốn khiến cho chúng sinh được thành thục nên 
ông ây, dùng phương tiện thiện xảo, sống trong thành 
Ti-x&-li. 


Bằng vào sự giàu có vô tận, ông che chở những kẻ 
nghèo khó không ai giúp đỡ. Bằng vào sự giữ giới 
thanh tịnh, ông che chở những kẻ không giới hạnh. 
Bằng vào nhẫn và tự điều phục, ông che chở những kẻ 
mang lòng tà ác, tàn độc, tốn hại và giận dữ. 

Bằng vào sự nỗ lực siêng năng, ông che chở những 
kẻ biếng nhác. Bằng sự an trụ trong thiền, niệm, định, 
ông che chở những kẻ có tâm tán loạn. Bằng vào trí 
tuệ quyết đoán, ông che chở những kẻ có tri kiến sai 
lâm. 


Tuy là một người mang áo trắngồ”3 nhưng ông có 
đây đủ oai nghỉ thanh tịnh của bậc sa-môn. Tuy là một 
người tại gia nhưng ông không dám trước dục giới, sác 





He had attained patient acceptance (of challenging 
realities and teachings), and easily mastered the great 


higher knowledges. He had mastered the dhàranis79 
and achieved complete self-confidence. He had 
defeated his opponent, Māra, and entered into the 
profound Dharma. 

The perfection of wisdom had arisen in him, and he 
was adept at applying skill in means. He possessed 
great eloquence, and skilfully understood the attitudes 
and the behaviour of living beings. He understood the 
kinds of faculties they possessed, and taught them the 
Dharma according to their abilities. He applied himself 
with determination and great effort. 

He had thoroughly investigated the Mahayana, and 
was accomplished in it. He conducted himself like a 
Buddha, and his outstanding intellect was like the 
ocean (in its depth and vastness). 

The Buddhas all sang his praises, and he was 
honoured by Indra, Brahmä, and all of the protectors of 
the world. 

In order to bring living beings to maturity through his 
skill in means, he dwelt in the great city of Vaiśālī. 


He possessed limitless riches, so that he could attract 
poor living beings who had no-one to protect them. His 
ethical discipline was completely pure, so that he could 
attract those of bad conduct. He had attained patience 
and self-control, so that he could attract corrupt, 
wicked, wretched beings whose minds were filled with 
anger. 

He was iridescent with vigour, so that he could attract 
lethargic beings. His meditation, mindfulness, and 
meditative concentration were firm, so that he could 
attract scatter-brained beings. His wisdom was firmly 
established, so that he could attract beings who lacked 
wisdom. 


He wore pure white clothes,6”8 but he conducted 
himself like a perfect renunciant. He dwelt in a house, 
but was not involved with the realm of sensual desire, 


1019 





kính rất nhiều vị Phật. 

Ông đã hoàn thiện sự “chấp nhận đầy kiên nhẫn” [vé 
lời dạy (khái niệm) và thực tế đầy thách thức] cũng như 
dễ dàng thành tựu trí tuệ vô cùng cao cả. Ông thông 


thạo các dhãranr?2 và có được sự tự tin tuyệt đối. Ông 
đã chiến thắng mãra (ma vương), địch thủ của mình và 
đã đi vào chân lý (Pháp) thẳm sâu. 

Trí tuệ hoàn hảo xuất hiện trong ông và ông đã thành 
thục trong việc khéo léo áp dụng các phương tiện. Ông 
có tài hùng biện đỉnh cao và hiểu biết tường tận xu 
hướng và tư cách của mọi người (chúng sanh). Ông 
năm rõ các phần năng lực [về thé chất cũng như tinh 
thần] mà họ có và chỉ dạy họ giáo pháp (chân lý). Bản 
thân ông chuyên tâm với sự cương quyết và cố gắng 
hết sức. 

Ông toàn tâm nghiền ngẫm và hoàn thiện [giáo pháp] 
Đại thừa. Tư cách đạo đức của bản thân ông thì như vị 
Phật, còn trí năng hiểu biết nói trội của ông thì như đại 
dương [sâu thẳm và mênh mông]. 

Ông được các đức Phật ca ngợi, cũng như được 
Indra (Dé-thích), Brahmaã (Phạm thiên, Thượng dé) và 
tất cả các thiên thần bảo hộ thế giới tôn kính. 

Ông cư trú tại thành Vaisali nhộn nhịp để giúp moi 
người (chúng sanh) chuyển hóa thông qua phương tiện 
khéo léo của mình. 


Ông có tài sản không giới hạn, như thế có thể thu hút 
những người nghèo khổ không ai che chở. Nguyên tắc 
đạo đức của ông hoàn toàn trong sáng, như thế có thể 
thu hút những người có tư cách đạo đức xấu xa. Ông 
có được sự kiên nhẫn và làm chủ bản thân, như thế có 
thể thu hút những người hư hỏng, đồi bại, xấu xa với 
tâm chứa đầy bực bội. 

[Thần thái] ông tươi sáng đầy sức sống (lạc quan), 
như thế có thể thu hút những người lờ phờ [thiếu sức 
sống] (bi quan). Thiền định, chánh niệm và sức tập 
trung tĩnh lặng của ông vững chắc, nhu thé có thé thu 
hút những người có tâm trí tán loạn. Trí tuệ của ông 
được thiết lập vững vàng, như thế có thể thu hút 
những người thiếu sáng suối. 


Ông mặc áo quần thuần màu trắng,“ nhưng lối 
sông] đức hạnh gióng nhu người xuất gia hoàn hảo. 
Ong sóng tại gia, nhung không dính mặc với phạm trù 








giới và vô sắc giới. 

Tuy thị hiện có vợ con nhưng ông thường thực hành 
phạm hạnh. Tuy có nhiều .ké tùy tùng vây quanh nhưng 
ông thường giữ lối sống án dật. Tuy thị hiện mang các 
thứ trang sức nhưng ông luôn hiện tướng của Phật. 

Tuy thị hiện có ăn uống nuôi sinh mạng nhưng ông 
lấy thiền làm thức ăn. Tuy xuất hiện ở những chốn cờ 
bạc nhưng ông không mê say mà chỉ vì khai ngộ 
những kẻ mê say cờ bạc vui chơi. 

Tuy tiếp nhận hết thảy các học thuyết ngoại đạo 
nhưng ông giữ tâm kiên định với đức Phật. Tuy thông 
hiểu hết thảy kinh sách thế gian và xuát thé gian nhung 
ông luôn lấy Pháp làm niềm vui. Tuy xuất hiện trong 
mọi hội chúng nhưng ở đâu ông cũng nhận được sự 
kính trọng bậc nhất. 


Tùy thuận thế gian, ông làm bạn với những người 
già, trẻ, trung niên nhưng vẫn nói năng như Pháp. Tuy 
tham gia tất cả các việc kinh doanh nhưng ông không 
tham cầu lợi tức hay sự giàu có. Vì dé giáo hóa tất cả 
chúng sinh nên ông xuất hiện khắp mọi góc phố nẻo 
đường. Vì để bảo hộ chúng sinh nên ông tham gia các 
việc triều chính. 

Vi dé khuyến hóa mọi người thoát khói sự chấp chặt 
Tiểu thira074 đến với Đại thừa nên ông di vào mọi chỗ 
dạy và nghe pháp. Vì để thành thục các trẻ nhỏ nên 
ông tiếp cận các học đường. 

Vì dé hin bày tai hại của ái dục nên ông vào tất cả 
mọi kỹ viện. Vì để thiết lập chánh niệm, chánh trí cho 
mọi người nên ông đi vào tất cả các tửu phường. Ở 
giữa những vị trưởng thượng, vì nói pháp tối thượng 
nên ông được tôn kính như một vị trưởng thượng. 

Ở giữa những vị gia chủ, vì đoạn trừ hết mọi chấp 
thủ nên ông được tôn kính như một vị gia chủ. Ở giữa 
những vị sát-đế-lợi, vì kiến lập nhẫn nhục, ôn hòa và 
sức mạnh nên ông được tôn kính như một vi sát-dé- 
lợi.¿:; 





the realm of pure form, or the formless realm. 

He appeared to have wives and sons, but he always 
maintained celibacy. He appeared to be surrounded by 
an entourage, but he always maintained a life of 
seclusion. He appeared to be adorned with jewellery, 
but he always possessed the bodily marks of a 
Buddha. 

He appeared to live a life of indulgence in eating and 
drinking, but he always obtained his nourishment from 
meditation. He appeared to be greatly fond of gambling 
at all the gambling-houses, but he always practised 
vigilance, and worked to bring living beings to maturity. 

He kept company with non-Buddhists, but in his 
intentions he was never separated from the Buddha. 
He was learned in the worldly and transcendental 
scriptures of the non-Buddhists, but always delighted in 
the pleasures of the Dharma. He was part of society in 
every way, but received the highest forms of worship 
wherever he went. 


He kept company with the elderly, the middle-aged, 
and the young, in order to conform to worldly life, but 
he always spoke in accordance with the Dharma. He 
was involved in all kinds of trade and commerce, but he 
had no interest in profit or gain. He would appear at 
every crossroads and on every street corner in order to 
encourage good conduct amongst all living beings, and 
he involved himself in the affairs of state in order to 
protect them. 

He appeared amongst all the people who taught and 
listened to the Dharma, so that they might sever their 


ties to the Lesser Vehicle,877 and commit themselves 
to the Great Vehicle (Mahayana). He visited all the 
schools, in order to bring the children to maturity. 

He went to all the brothels, in order to demonstrate 
the harmful effects of sensual desire. He went to all the 
ale-houses, in order to help the people there to apply 
mindfulness and clear comprehension. 

He was accepted as a merchant by merchants 


because he proclaimed the supreme Dharma.678 He 
was accepted as a householder by householders 
because he remained aloof from attachment and 
grasping. He was accepted as a warrior by warriors 
because his patient acceptance, gentleness and power 


1020 





khoái lac cám giác (duc giói), pham trü hinh sác (sác 
giới), hay pham trù không hinh sắc (vô sắc giới). 

Ông xuất hiện có vợ và con, nhưng luôn duy trì tình 
trạng độc thân. Ông xuất hiện có người phục vụ vây 
quanh, nhưng luôn duy trì lối sống tách biệt. Ông xuất 
hiện chỉnh chu với đồ trang sức quý giá, nhưng luôn 
luôn có hình tướng của vị Phật. 

Ông xuất hiện sống cuộc đời ham mê ăn nhậu, 
nhưng luôn luôn thưởng thức món ăn của thiền định. 
Ông xuất hiện ở mọi sòng bài như [kẻ] nghiện cờ bạc, 
nhưng luôn luôn thực hành sự thận trọng và làm việc 
để giúp mọi người chuyển bó. 

Ông kết giao với người khác đạo, nhưng trong tâm trí 
ông không xa rời đức Phật. Ông tìm hiểu kinh sách thé 
gian và siêu nghiệm không thuộc Phật giáo, nhưng 
luôn luôn thích thú trong niềm vui giáo pháp. Về mọi 
mặt, ông là thành phần thuộc tầng lớp thượng lưu, 
nhưng nhận được thé thức tôn trọng cao nhất tại bát kỳ 
nơi nào ông đến. 


Ông kết giao với người già, trẻ, trung niên để thích 
ứng với cuộc sống thế gian, nhưng luôn luôn phát ngôn 
phù hợp với giáo pháp. Ông tham gia vào mọi loại 
nghề nghiệp và kinh doanh, nhưng không quan tâm 
đến thu nhập hay lợi nhuận. Ông xuất hiện ở mọi ngả 
tư trên mọi góc đường để tuyên truyền tư cách tốt đẹp 
trong số nhiều người; hơn nữa, bản thân ông tham gia 
công việc chính quyên để bảo vệ họ. 

Ông xuất hiện giữa mọi người dạy và học giáo pháp 
để họ có thể dứt rời khỏi sự trói buộc với Tiểu thừa 
(Hinayana)^" và đưa họ đến với Đại thừa (Mahayana). 
Ông thăm viếng tất cả trường học để giúp học sinh 
thay đổi (chuyén hóa). 

Ông đến tất cả lầu xanh (nhà chứa) dé giải thích tác 
hại của khoái lạc tính dục. Ông đến tất cả quán nhậu 
dé giüp moi người áp dung chánh niệm và nhận thức 
rõ ràng. Ông được giới thương gia (Sresthi) chấp. nhận 
là người thương gia ($restha) bởi vì ông tuyên bó giáo 
pháp cao thượng.^8 

Ông được giới gia chủ chấp nhận như môt gia chủ vi 
ông duy trì sự tách biệt khỏi sự quyến rũ và chấp giữ. 
Ông được giới chiến binh chấp nhận như một chiến 
binh vì sự chấp nhận đầy kiên nhẫn, sự ôn hòa và sự 
mạnh mẽ của ông được thiết lập vững vàng... 








Trưởng giả Duy-ma-cật của gia tộc Li-xa, người có 
đầy đủ vô lượng phương tiện thiện xảo, trí tuệ, đã sống 
như vậy trong dai thành Tì-xá-|i. 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra, ch.2, sections 1—6, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Dai thành tuu già 


Sáu đoạn dưới đây chủ yếu trích từ Truyện 84 Dai 
thành tựu' (Lives of the Eighty-four Mahàsiddhas), một 
bộ truyện tích minh họa cho pháp hành Phật giáo Kim 
cang thừa. i 

Tám mươi bón 'dai thành tựu tiên’ này sống tại Án-dó 
giữa thế kỷ thứ tám và mười hai. Sống cuộc đời vượt 
ngoài khuôn sáo. Họ là những người đặc biệt, nam và 
nữ, đã đạt được những thành tựu (siddhi) về cả thần 
thông và giác ngộ xuất thé mà bát cháp những khuôn 
sáo người đời và thâm nhập tính túy của thực tại. 

Mỗi vị trong só họ dat được những thành tựu của 
mình theo những cách riêng biệt, chuyền hóa đời sóng 
cá nhân của mình thành con đường dẫn đến giác ngộ. 
Truyện cuối cùng nói vé Tsongkhapa (1357-1419), tô 
sư phái Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng. 


V.86 Truyện Thượng sư Lüyipa 


Vị Đại Thành Tựu Giả này được biết tới bởi đã vượt 
qua lòng kiêu hãnh về gia thê quý tộc của mình. 


Lũyipa (Lô-y-ba) có tên này bởi Ngài ăn lòng cá. 
Chuyện kế rằng: Có một quốc vương xứ Sri Lanka, 
quyền uy sánh ngang Bắc châu Tài chủ Tỳ-sa-môn 
(Vai$ravana) thiên vương. Vương cung của ông được 
trang nghiêm khắp nơi bằng các thứ châu báu, trân 
châu, vàng, bạc, và các thứ trân bảo. 

Ông có ba người con trai. Khi ông băng hà không 
lâu, người ta hỏi các chiêm tinh gia rằng ai trong các vị 





were firmly established. ... 


In this way, the Licchavi Vimalakirti, who possessed 
vigilance, skill in means, and knowledge, lived in the 
great city of Vaiśālī. 


Vimalakirti-nirde$a Sütra, ch.2, sections 1—6, trans. 
from Sanskrit by D.S. 


VAJRAYANA 


The great accomplished ones 


The six passages below are mostly selected from 
‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas; a collection of 
life stories illustrating the practice of  Vajrayana 
Buddhism. 

These eighty-four 'great accomplished ones' lived in 
India between the eighth and twelfth centuries. Leading 
unconventional lives, they were remarkable men and 
women who attained the accomplishments (siddhi) of 
both supernormal powers and the supramundane state 
of awakening by disregarding | convention and 
penetrating to the core of reality. 

Every one of them gained their accomplishments in 
their own unique way, turning their individual lives into 
the path to awakening. The final story concerns 
Tsongkhapa (1857-1419), spiritual founder of the 
Gelukpa school of Tibetan Buddhism. 


V.86 The Life of Guru Lüyipa 


This Mahasiddha is noted for overcoming his pride in 
his royal background. 


Lüyipa received his name because he fed on fish- 
guts. This is how the story goes: There was a king of 
Sri Lanka, whose power was equal to that of 
Vai$ravana, the Wealthy Emperor of the Northern 
Continent. His royal palace was decorated all over with 
jewels, pearls, gold, silver, and other precious material. 

He had three sons. A while after he died, astrologers 
were asked which one of the princes was to inherit the 


1021 





[Bó-tát] Vimalakirti, dòng dõi Licchavi có được sự 
thận trọng, phương tiện khéo léo và trí tuệ, đã sông 
theo cách như vậy trong thành Vaiśālī nhộn nhịp. 


(Kinh Duy-ma-cật, chương 2, phân đoạn 1-6, D.S. 
dịch tiêng Anh). 


KIM CƯƠNG THỪA 


CÁC VỊ ĐẠO SƯ HÀNG ĐÀU*9 


Sáu đoạn trích dưới đây háu hết được chon từ sách 
"Live of the Eighty-four Mahàsiddha" (Cuộc đời 84 đạo 
su ưu tú), một tuyển tập những câu chuyện cuộc sóng 
minh họa cho sự thực hành Phát giáo Kim Cương thừa. 

Tám mươi bón "vi đạo sư hàng đâu” này sóng tai Án 
Độ khoảng giữa thế kỷ VIII và XII. Không tuân theo lối 
sống quy ước, họ là những người thực hành nam hoặc 
nữ nỗi bật, đã đạt đến sự thành tựu (siddhi) cả về năng 
lực siêu nhiên (thần thông) và trạng thái tuệ giác siêu 
nghiệm bằng việc gạt bỏ thói thường và tập trung vào 
cốt tủy của thực tại. 

Mỗi người trong họ đều đạt được sự thành tựu theo 
cách rát riêng của minh, biến cuộc sóng cá nhân thành 
con đường đi đến giác tĩnh. Câu chuyện cuối cùng liên 
quan đến Đạo sư Tsongkhapa (Tông-khách-ba, 1357- 
1419), người sáng lập trường phái Gelukpa (Cách-lỗ) 
của Phật giáo Tây Tang.' 


V.86 Cuộc đời Dao sư Lüyipa 


Vi đạo sư hàng đầu này được biết dén vì chiến thắng 
lòng kiêu hãnh về gia thê hoàng tộc của mình. 


Lüyipa có tên nhu vậy là do đạo sư ăn lòng cá. 
Chuyện kể rằng: Có vị vua ở Tích Lan (Sri Lanka) có 
năng lực ngang ngửa với vua trời Vaišravana (Tỳ-sa- 
môn thiên vương) - vị đại đế giàu sang của lục địa 
phương Bắc. Vua cho trang trí cung điện hoàng gia 
bao phủ bằng đá quý, ngọc trai, vàng, bạc và các thứ 
châu báu khác. 

Vua có ba người con. Lúc sắp mát, vua hỏi các nhà 








vương tử sẽ kế thừa vương vị. Họ tính toán và nói 
rằng: 'Nếu vương tử thứ hai lên ngôi, vương quốc sẽ 
hùng mạnh, bá tánh sẽ an vui, và sẽ có nhiều lợi lạc 
khác. Do vậy, vương quyền của vua cha được trao 
cho vương tử thứ hai. 

Anh và em của Ngài cùng thần thuộc đều tôn Ngài 
lên ngôi, nhưng Ngài lại không muốn làm vua879 mà 
hòng trốn đi. Hai vị vương tử kia và thần dân bắt Ngài 
và trói Ngài bằng dây xích vàng. Vương tử cho tất cả 
tùy tùng và cai ngục của mình các món vàng bạc để 
được tự do. 


Đêm đến, Ngài mặc áo vá mà trốn khỏi Vương cung. 
Ngài tìm thây một hộ vệ, mua chuóc y băng vàng, và 
du hành dén chó Rame$varam, vua xứ Ramala. 

Bỏ mặc bảo tọa lụa thêu của mình, Ngài trải da linh 
dương mà ngói;976 từ bỏ ngai vàng, giờ Ngài ngủ 
trong tro tàn.677 


Vương tử có tướng hảo trang nghiêm đến nỗi liên tục 
được cúng thí, nên Ngài chång bao giờ phải đi đâu mà 
không có thức ăn hoặc đồ uống. 

Sau đó, Ngài đến Vajrasana (Kim cang tọa), nơi đức 
Phật Thích-ca-mâu-ni đã giác ngộ, và được một Không 
hành mẫu (gākinī)678 ở đó hoan nghênh và giáo hóa. 


Từ đó Ngài đi đến kinh thành, Pataliputra, và trú lại, 
sống bằng những thực phẩm được dân chúng cho và 
ngủ nơi mộ địa. 

Một hôm Ngài vào chợ và đến chỗ nữ nhân bán 
rượu. Nữ chủ của tửu diém — vốn là một Không hành 
mẫu thế gian — nhìn vào chàng trai trẻ và nói rằng: 


Kẻ này đã tịnh hóa bốn luân mạch (cakra)679 của 
hầu hết các phiền não của mình, trừ chút chấp trước 
chủng tánh vương tộc còn lại trong tâm bằng cỡ hạt 
dàu.' Rồi bà đỗ một ít thức ăn thối rữa vào chậu đất mà 





kingdom. They made their calculations and said: ‘If the 
middle prince ascends to power, the kingdom will be 
strong, the people happy, and there will be many other 
benefits.’ So, the father's dominion was given over to 
the middle prince. 

He was enthroned into royal power by his two 
brothers and the whole people, but he did not want to 


be king8/9 and attempted escape. His two brothers 
and subjects caught him and bound him in golden 
chains. The prince gave all his attendants and prison- 
guards tokens of gold and silver to let him go free. 


At night, he donned patched garments and escaped 
from the palace. He found an escort, bribed him with 
gold, and journeyed to Rãmešvaram, King Ràmala's 
country. 

Having abandoned his seat of silk brocade, he laid 


out an antelope-skin990 to sit on; having given up his 


royal throne, now he slept in ashes. 6?1 


The prince was so pleasingly shaped and good- 
looking that he was constantly provided with alms, so 
he never had to go without food or drink. 

Later he went to the Vajrasana (Diamond seat), 
where the Buddha Šäkyamuni had attained M^ 


and was given kind welcome there by a dáàkini, 682 w 


gave him instructions. 


From there he went to the royal capital, Pataliputra, 
and stayed there, subsisting on the food he was given 
by the people and sleeping in the charnel ground. 

One day he went to the market and arrived at the 
place where the women sold liquor. The chief women 
among the liquor-sellers — who was a worldly dakini — 
looked at the young man and said: 


"This one has purified his four cakras 999 of almost all 
defilements, except there is a pea-sized impurity of 
royal consciousness left in his heart.' Then she poured 
some putrid food into a clay pot and gave it to him. 


1022 





chiêm tinh trong các hoàng tử ai là người kế nghiệp dé 
vuong. Ho tính toán rói nói: "Néu hoàng tử thứ nhi nắm 
giữ quyền hành thì vương quốc sẽ hùng mạnh, mọi 
người hạnh phúc và sẽ có nhiều lợi ích khác nữa.” Vì 
vậy, vương quốc của vua cha được truyền cho vị 
hoàng tử thứ nhì. 

Hoàng tử do hai người anh em và mọi người tôn lên 
làm vua, nhưng ông chẳng muón90 và cố gắng trốn 
thoát. [Tuy nhiên] hai người anh em và người dân bắt 
và trói ông với một dây xích bằng vàng. Ông tặng tiền 
vàng và bạc cho tất cả người phục vụ và lính canh 
ngục để mình được tự do. 


Ban đêm, ông mặc quần áo rách và trốn thoát khỏi 
hoàng cung. Ông tìm người hộ tống, đưa vàng hối lộ 
anh ta và khởi hành đến vương quốc Rãmeévaram do 
Vua Rãmala trị vì. "EM 

Sau khi vứt bỏ ghé ngôi bằng lụa thêu, ông mua một 
miếng da dê để ngói;9! sau khi từ bỏ ngài vàng, giờ 
này ông ngủ ở đống tro tàn.52 (Tức là trở thành một 
yogi — người thực hành Kim Cương thừa). 


Vị yogi này có sắc thái thật dễ chịu và dáng đẹp đến 
nỗi ông thường được tặng thí thức ăn, vì vậy, ông 
không bao giờ phải đi mà không có thực phẩm hay 
nước uống. 

Sau đó, ông đến Vajräsana (chỗ ngồi Kim Cương: 
Kim Cương tọa), nơi đức Phật Thích-ca-mâu-ni thành 
tựu giác ngộ và được chào đón ám cúng tại đấy bởi 


một dàkini99, người đã trao cho ông những lời chỉ dán. 


Sau đó, ông đi đến kinh đô Pataliputra và cư trú tại 
đó, sinh sống nhờ thực phẩm được mọi người bố thí và 
ngủ ở nghĩa trang. 

Một ngày ông đi vào chợ và đến chỗ các phụ nữ bán 
rượu. Người phụ nữ đứng đầu trong số những người 
bán rượu — là một dàkinr — nhìn vào chàng trai trẻ và 
nói: 


“Người này đã thanh lọc bón luân xa (cakra)94 của 
mình khỏi hết mọi ô nhiễm, ngoại trừ có một một tạp 
chất bằng hạt đậu về ý thức hoàng gia vẫn còn lại 
trong tâm.” Khi đó, cô ta đỗ một ít thức ăn thối rửa vào 








đưa cho Ngài. 

Khi vương tử vứt nó đi, Không hành mẫu nỗi giận và 
nói với Ngài: Nếu ngươi vẫn phân biệt thực phẩm 
ngon dở, thì ngươi học Pháp làm gì?” 


Điều này làm cho vương tử hiéu ra rằng những thiên 
chấp vọng tưởng của Ngài là chướng ngại cho giác 
ngộ, vì vậy Ngài đã từ bỏ chúng, Ngài nhặt những lòng 
cá bị vứt bỏ bởi ngư dân ở sông Hằng mà ăn. 

Ngài hành như vậy suốt mười hai năm. Tát cả những 
ngư phủ đều thấy Ngài ăn lòng cá, nên gọi Ngài là 
Lũyipa, người ăn lòng cá. Do vậy Ngài trở nên nỗi danh 
khắp nơi. 


‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas', ff.2—5, dịch 
Anh T.A. 


V.87 Truyện Thượng sư Kankaripa 


Vi Dai Thành Tựu Giả này nỗi danh bởi vượt qua sự 
cháp trước vé cái chết của vợ mình. 


Tại nước Magadha có một người gia chủ thuộc giai 
cấp bình dân. Ông cưới một nữ nhân cùng tầng lớp với 
mình. Liên tục nêm vị lạc thú gia đình, ông chỉ quan 
tâm đến việc thế tục mà chẳng nghĩ chi đến thắng 
nghĩa pháp, giải thoát đạo. 

Ông sống hạnh phúc nhưng rồi bất ngờ, nghiệp (duy 
trì thọ mạng) của vợ ông cạn kiệt và bà qua đời. Ông 
mang xác bà đến mộ địa nhưng chẳng thể rời đi, ông ở 
lại bên cạnh xác chết, khóc lóc. 


Bỗng một du-già sĩ giác ngộ cao thâm xuất hiện bên 
cạnh ông mà hỏi rằng, 'Nguoi đang làm gì ở chốn mộ 
địa này?’ Gia chủ đáp. 'Hỡi du-già sĩ, Ngài chẳng thấy 
nỗi bi ai của con sao? 

Con cảm thấy như kẻ bị móc mù đôi mắt. Mất đi 
người con thương, hạnh phúc của con cũng chẳng còn 
chi nữa. Còn có ai trên thế gian này đau khó hơn con 
nữa? 

Vị du-già sĩ nói với ông rằng, “Tất cả sanh mạng đều 
kết cuộc bằng cái chết; mọi sự sum họp đều kết thúc 





When the prince threw it out, the dàkinr got angry and 
told him: ‘If you still have conceptions of good food and 
bad food, then what have you got to do with the 
Dharma?' 


This made the prince understand that his 
preconceptions were obstacles to awakening, so he got 
rid of them. He picked up the thrown-out entrails of the 
fish that the fishermen caught in the Ganges, and ate 
them. 

He did his practice for twelve years. All the fishwives 
could see that he was feeding on fish-guts, so they 
called him Lüyipa, the Fish-gut Eater. That is how he 
became known far and wide. 


‘Lives of the Eighty-four Mahãsiddhas', ff.2—5, trans. 
T.A. 


V.87 The Life of Guru Kankaripa 


This Mahasiddha is noted for having overcome 
attachment to his dead wife. 


In the country of Magadha there once lived a 
householder of low caste. He married a girl of his own 
social class. Continuously relishing the taste of 
domestic pleasures, he cared only for the affairs of this 
world without giving a single thought to the virtuous 
Dharma, the path of liberation. 

He lived happily but then, unexpectedly, his wife's 
(life-sustaining) karma got exhausted and she died. He 
carried her corpse to the charnel ground but, unable to 
let go of it, he stayed there beside the corpse, weeping. 


Suddenly a highly realized yogi appeared next to him 
and asked him, "What are you doing here in this 
charnel ground?' The householder said. 'Can't you see, 
yogin, the wretched state | am in? 

| feel like a blind man whose eyes have been torn 
out. Deprived of my beloved, my happiness has come 
to an end. Is there anyone in this world more miserable 
than me?' 

The yogi told him, 'All life ends in death; every 
meeting ends in separation; all conditioned things are 


1023 





khay dát sét và dua cho óng. 

Khi ông vứt nó, dãkinï nỗi giận và nói: “Nếu anh vẫn 
còn quan niệm về thực phẩm ngon và dở thì anh sẽ có 
được gì khi thực hành giáo pháp?” 


Điều này khiến ông hiểu rằng những định kiến của 
mình là chướng ngại giác ngộ, Vì vậy, ông từ bỏ nó. 
Ông nhặt những ruột cá vứt bỏ bởi các ngư dân đánh 
bắt tại sông Hằng và ăn chúng. 

Ông thực hành như vậy khoảng mười hai năm. Tất 
cả các bà hàng cá có thể nhìn thấy ông ăn ruột cá, nên 
họ gọi ông là Lüyipa, [tức là] người ăn ruột cá. Đó là 
cách mà vị ấy được biết đến rộng rãi. 


(Cuộc đời 84 vị đạo sư ưu tú, liên tục từ trang 2-5, do 
T.A.dịch tiêng Anh). 


V.87 Cuộc đời Dao su Kankaripa 


Vi dao sư này được biết đến vì đã vượt qua được sự 
quyền luyén với người vợ quá cô của mình. 


Ở vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà) từng có một 
gia chủ thuộc giai cáp (tàng lớp) tháp. Anh ta kết hôn 
với cô gái cùng đẳng cấp xã hội với mình. Không 
ngừng tận hưởng hương vị hạnh phúc hôn nhân, anh 
chỉ quan tâm đến công việc của thế gian mà không 
dành chút suy nghĩ về giáo pháp tốt đẹp, [là] con 
đường của giải thoái. 

Anh sống hạnh phúc, nhưng rồi, bất thình lình, 
nghiệp [duy trì sự sống] của vợ anh đã hết và cô ấy 
chết. Anh mang thi thể của vợ đến nghĩa địa, nhưng 
không thể bỏ được, anh ở đó, bên cạnh thi thể và khóc. 


Bất chợt, người thực hành Kim Cương thừa (yogi) có 
nhận thức cao xuất hiện bên cạnh anh và hỏi: “Anh 
đang làm gì ở đây, trong nghĩa địa này?” Vị gia chủ nói: 
“Này yogi, ông không thấy tinh trạng tồi tệ của con 
sao? 

Con cảm thầy mình như người bị móc mù mắt. Mát di 
người yêu quý, hạnh phúc đã không còn. Có còn ai 
trên thế giới này đau khổ hơn con không?” 

Vị yogi bảo anh: “Tất cả sự sống đều kết thúc bằng 
cái chết; mọi cuộc gặp gỡ đều kết thúc trong chia ly; tất 








bởi chia ly; tất cả pháp hữu vi là vô thường. Bởi hết 
thảy đều chịu khổ sanh tử luân hồi, đừng bi thương vì 
bản tánh khó đau của đời luân chuyền! 

Ích chi khi bảo vệ một thi hài chỉ còn như đống đất? 
Ngươi tốt hơn nên học pháp mà thoát ly hết thảy khổ 
dau.’ 


'Hỡi du-già sĩ, nếu có cách chi thoát được đau khổ 
sanh tử luân hồi, xin hãy cho con được biết, gia chủ 
van nài. Du-già sĩ nói rằng, 'Phương pháp giải thoát 
khó nằm trong khẩu quyết giáo thọ của Thượng sư." 
Gia chủ hỏi, ‘xin trao truyền nó cho con. 

Do vậy, vị du-già sĩ truyền quán dánh680 cho ông và 
dạy ông về nghĩa lý vô ngã. 


'Con nén tu tập thế nào?' gia chủ hỏi. Du-già sĩ đáp, 
'Hãy buông bỏ những ý niệm châp trước vé cái chét 
của vợ con, và tu quán Phật Mẫu Vô Ngà681 nhu là 
Đại lạc và Không tánh không phân biét.' Với những lời 
này, ông gia công tu tập. 


Trong sáu năm trời, niệm tưởng về người vợ thường 
tình phai dần vào Không tánh và Đại lạc. Các nhiễm ô 
tập khí của ông được thanh tịnh và ông đắc thành giác 
ngộ về đại lạc quang minh của bản tâm. 

Cũng như ảo ảnh tan biến khi độc dược hủ hoại 
được thanh táy khói co thể, Ngài trừ hết vô minh, si 
độc, Ngài hién lộ được bản tánh của chân thật không 
điên đảo và đạt được chứng ngộ. 

Ngài trở nên nổi danh gần xa dưới danh hiệu 
'Kankaripadu-già si'. Sau khi dạy pháp cho chúng sanh 
ở quê hương mình, xứ Magadha, rồi ngay đương thân 
mà trở về cõi Tịnh độ Ca-tước không hành (Vajtayigini 
Khechara).682 


"Lives of the Eighty-four Mahãsiddhas', ff. 34—36, dich 
Anh T.A. 
V.88 Truyện Thượng sư Vinàpa 


Vị Đại Thành Tựu Giả này nỗi tiếng bởi chuyền hóa 
tình yêu với đàn vinà thành thiên tập vé âm thanh. 





impermanent. Since everybody who wanders in 
samsara suffers, do not grieve over the painful nature 
of cyclic existence! 

What use is guarding a corpse which is just like a 
lump of clay? You had better mind the Dharma and get 
rid of all suffering.’ 


"Yogin, if there is a way to get free from the suffering 
of birth and death in samsara, please let me know', the 
householder implored. The yogi said, "The way of 


liberation lies in the  guru's instruction. The 
householder asked, ‘Then please give it to me.’ 
Thereupon the yogi gave him empowerment68 as 


well as instruction on the Self-less Sphere. 


‘How shall | meditate?’ the householder asked. The 
yogi said, 'Abandon thoughts of your deceased wife, 


and meditate on the Self-less Lagy985 as bliss and 
emptiness indivisible.” With these words, he set him to 
meditation. 


In six years, the conception of his ordinary wife faded 
into the sphere of emptiness and bliss. His mental 
defilements cleared away and he gained experiential 
realization of total bliss, the luminous nature of the 
mind. 

Just as delusory visions dissolve when the poison 
datura clears out from the system, as he cleared out 
ignorance, the poison of delusion, he beheld the 
actuality of undistorted truth and obtained 
accomplishment. 

He became known far and wide under the name 
'Kankaripa Yogi. Having taught the Dharma to many 
beings in his homeland, Magadha, he went into the 


sky688 in that very body. 


‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas', ff. 34—36, 
trans. T.A. 


V.88 The Life of Guru Vinapa 
This Mahasiddha is noted for transmuting his love of 


lute-playing into a meditation on sound. 
1024 





cả mọi thứ có điều kiện là vô thường. Vì mọi người lăn 
lộn trong vòng sống-chết (luân hồi) đều phải chịu khổ 
đau, không nên đau buồn về bản chất của sự sống 
luân hồi khó đau. 

Bảo vệ một cái xác chỉ giống như cục đất sét có lợi 
ích gì? Tốt hơn con nên để tâm vào giáo pháp và giải 
thoát mọi khó đau.” 


Vị gia chủ cầu khẩn: “Thưa yogi, nếu có cách giải 
thoát khó đau của sóng và chét trong [vóng quay] luán 
hồi, làm on cho con biết.” Vị yogi nói rằng: "Cách của 
giải thoát nằm trong lời chỉ dẫn của bậc đạo sư.” Người 
gia chủ thưa: “Làm ơn trao nó cho con.” 

Ngay sau đó, vi yogi truyền thụ sự kết nap99 cũng 
như lời chỉ dẫn về học thuyết phi ngã cho anh. 


Vị gia chủ hỏi: “Con sẽ thiền như thế nào?” Vị yogi 
nói: “Từ bỏ ý nghĩ vê người vợ quá cô của con và quán 
tưởng về Thánh mẫu phi ngà96 là niềm hạnh phúc và 
sự trồng rồng không phân biệt.” Với những lời nói này, 
ông đã thiêt lập sự thực hành của minh. 


Trong sáu năm, ý niệm về người vợ bình thường của 
mình đã tàn dần vào lĩnh vực trống rỗng và an lạc. 
Những phiền não trong lòng đã được xóa sạch và đạt 
được sự trực nhận về niềm an vui tổng thể, bản chát 
chiếu sáng của tâm. 

Giống như những cảnh ảo mộng tan biến khi chất cà 
độc [được lọc] sạch sẽ khỏi cơ thể, như xóa bỏ vô 
minh, độc tố của ngu muội ấy, thấy được hiện thực của 
chân lý không méo mó và đạt được sự thành tựu. 

Anh trở nên nỗi tiếng khắp noi với tên goi "Kankaripa 
Yogi.” Sau khi giảng dạy giáo pháp cho nhiều người tại 
Magadha — qué hương của minh, Kankaripa Yogi, với 
chính thân này đã di lên cõi tròi.57 


(Cuộc đời 84 vị đạo sư ưu tú, liên tục từ trang 34-36, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 
V.88 Cuộc đời Đạo sư Vinäpa 


Vị đạo sư ưu tú này được biết đến vì biến đỗi tình 
yêu đánh đàn luýt (lute) của minh thành [phương pháp] 








Tên goi Vinàpa (Vi-na-ba) có nghĩa là 'người đàn đàn 
vina'. '683 Quê Ngài ở xứ Ghahuri, thuộc gia tộc vương 
thất, thượng sư là Buddhapa, đã đạt đến thành tựu Hỷ 


Kim Cang (Hevajra).684 


Chuyện Ngài như vầy: Quốc vương xứ Ghahuri chỉ 
có một người con trai, được cha mẹ lẫn thần dân vô 
cùng yêu quý. Ngài được nuôi nắng dưới sự chăm sóc 
của tám người nhũ mẫu và những kẻ khác. 

Vuong tử thường hay ở cùng các hộ vệ là nhạc sư 
của triều đình. Ngài học dàn vinà tinh thông đến nói 
tâm Ngài hoàn toàn chuyên chú vào âm thanh của đàn 
tamboura®85 khi Ngài vẫn gảy được đàn vĩnã- đến nói 
Ngài quên đi hết thảy mọi thứ trên đời. 

Phụ vương, mẫu hậu, chư đại thần, cùng dân chúng 
bắt đầu nói những điều không hay về Ngài: 'Vương tử 
đã được nuôi dưỡng để thành người thừa tự cho phụ 
vương, nhưng lại quá mê đắm dàn cầm đến nói chẳng 
lý hội quốc chánh. Ta phải làm gì đây?” 


Họ nhờ một du-già sĩ bác học tên là Buddhapa đến 
thăm Ngài. Khi vương tử thấy vị này, liền sanh khởi tín 
tâm. Sau khi đảnh lễ và nhiễu hành vị du-già sĩ, rồi 
cùng đàm luận cởi mở. 

Vị du-già sĩ đã ở một thời gian cùng vương tử, thấy 
rằng đã đến lúc hóa độ Ngài, nên hỏi rằng: 'Này vương 
tử, sao Ngài chẳng hành pháp?' Vương tử nói rằng, 
'Xin vâng, thưa du-già sĩ, con xin hành pháp; (nhưng) 
con chẳng thể sống mà không có âm thanh êm dịu của 
đàn tamboura. 

Nếu có cách gì hành pháp mà không phải bỏ nó, thì 
con sẽ tu hành.' 'Nếu vương tử có tín tâm và nghị lực 
dé hành pháp, tôi sẽ hướng dẫn riêng cho và chỉ day tu 
hành thế nào mà không phải bỏ đàn vĩnã.' ‘Xin Ngài 
hãy chỉ day cho con’, vương tử nói. 


Sau đó, du-già sĩ quán đảnh cho Ngài dé thành thuc 
tâm tánh, dán Ngài theo khâu quyét tu thiên nhu váy: 
“Hãy dứt bó vong tưởng nghe âm thanh của dàn 





The name Vinapa means 'Lute-player. 987 His 
homeland was Ghahuri, his caste the royal caste, his 
guru Buddhapa, and he gained accomplishment from 


the practice of Hevajra.988 


His story is this: The king of Ghahuri had only one 
son, who was very dear to his parents and the people. 
He was brought up under the care of eight nannies and 
others. 

The prince would always stay together with the court- 
musicians who served as his bodyguards. He learned 
to play the lute so well that his mind was totally 


absorbed in the sound of the tambouraS59 as he was 
plucking the lute — so much so that he forgot about 
everything else in the world. 

His royal parents, the ministers, and the people 
started to say bad things about him: ‘This prince has 
been brought up to be heir to his royal father, but he is 
so much attached to the sound of the lute that he does 
not perform the duties of a regent. What should we do?' 


They asked a well-trained yogi named Buddhapa to 
visit him. As the prince saw him, he immediately trusted 
him. Having prostrated to him and circumambulated 
him, they engaged in straightforward conversation. 

After the yogi had spent some time with the prince, 
he saw that it was an appropriate time to train him, so 
he asked him: ‘Prince, don't you practise the Dharma?’ 
The prince said, 'Yes, yogi, | do practise the Dharma; 
(but) | cannot live without the sweet sound of the 
tamboura. 

If there is a way to practise the Dharma without giving 
it up, then | will practise it” 'If you have faith and 
perseverance in practising the Dharma, then I will give 
you personal instruction and teach you how to practise 
it without giving up playing the vinà', the yogi told him. 
‘Please give it to me’, he said. 


Thereupon the yogi gave him empowerment to ripen 
his immature mind-stream, and gave him the following 
meditation instruction: 'Forget the idea of listening to 


1025 





thiền [quán tưởng] vé ám thanh. 


Tên goi Vinàpa có nghĩa là “nghệ nhân đàn luyt."98 
Ghahuri là qué hương ông, ông thuộc giai cáp hoàng 
thát, vị đạo sư của ông là Buddhapa, người đã dat 
được sự thành tựu do thực hành Hevajra.59 


Chuyện kå rằng: vi vua của vương quốc Ghahuri chỉ 
có duy nhất người con trai rát được vua cha, mẫu hậu 
và mọi người yêu quý. Thái tử lớn lên trong sự chăm 
sóc của tám bảo mẫu và những người khác. 

Cậu luôn luôn ở cùng với những nhạc sĩ triều đình, 
những người giữ nhiệm vụ bảo vệ cậu. Cậu học chơi 
đàn luýt rất cir đến nói tâm trí cậu hoàn toàn say mê 


theo âm thanh của đàn tamboura8Ô khi cậu khẩy dây 
đàn luýt — nhiều đến nói cậu quên đi mọi thứ khác trên 
thế gian. 

Nhà vua, mẫu hậu, quần thần và mọi người bắt đầu 
nói những lời không hay về cậu: “Vị thái tử này được 
nuôi lớn để kế thừa hoàng vị của cha, nhưng cậu quá 
đắm chìm vào âm thanh của đàn luýt đến nỗi không 
thực hiện nhiệm vụ của một ông hoàng. Chúng ta nên 
làm điều gì đây?” 


Họ nhờ vị yogi đã rèn luyện thuần thục, tên là 
Buddhapa đến thăm thái tử. Khi thái tử nhìn thấy vị 
yogi, cậu tin tưởng ông ngay lập tức. Sau khi lễ bái và 
đi vòng quanh ông, họ tiến hành thảo luận thẳng thắn. 

Sau khi vị yogi dành một ít thời gian với thái tử, ông 
thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để rèn luyện cậu, 
Vì vậy, ông hỏi thái tử: “Thưa thái tử, ngài không thực 
hành giáo pháp sao?” Thái tử trả lời: “Đúng vậy, thưa 
yogi, tôi có thực hành giáo pháp; [nhưng] tôi không thể 
sông mà thiếu âm thanh của đàn tamboura. 

Nếu có cách thực hành giáo pháp mà không cần bỏ 
nó thì tôi sẽ thực hành.” Vị yogi nói: “Nếu thái tử có 
niềm tin và sự kiên trì trong sự thực hành giáo pháp thì 
tôi sẽ chỉ cho thái tử lời chỉ dẫn riêng tư và dạy ngài 
làm thế nào để thực hành nó mà không nhất thiết từ bỏ 
chơi dàn vina." Thái tử: “Làm ơn trao nó cho tôi.” 


Ngay sau đó, vị yogi truyền sự kết nạp (quán đảnh) 
dé làm cho dòng tâm thức non nước của thái tử trở 
nên thuân thục và trao thái tử lời chỉ dán thiên quán 








tamboura bằng tai; hãy hòa chỗ tâm duyên đến cùng 
với phân biệt âm thanh, cả hai không phân biệt. Hãy tu 
tập quán tưởng như vậy” 


Tu tập như vậy trong chín năm, vương tử đã thanh 
tịnh được các phiền não và đạt được giác thọ về ánh 
sáng của tâm như ánh đèn. Ngài tu thành nhiều loại 
thắng trí và nhiều công đức khác. 

Ngài nói danh gần xa với tên là 'Vinapa du-già sĩ. 
Ngài truyền vô lượng pháp giáo cho dân chúng 
Ghahuri. Cuối cùng, tự mình minh liễu chứng ngộ, rồi 
ngay đương thân đi đến cõi tịnh độ Pháp giới không 
hành. 


"Lives of the Eighty-four Mahaàsiddhas', ff.50—53, dịch 
Anh T.A. 


V.89 Truyện Thượng sư Manibhadrà hay du-già-ni 


Bhahuri 


Vị Đại Thành Tựu Giả này nỗi danh là một cô gái 
thông minh, ân tượng mãnh liệt bởi vô thường. 


Tại một thị trấn tên là Agarce, có một gia chủ giàu có 
cùng với người con gái mười ba tuổi. Ông gả cô cho 


một người cùng đẳng cấp với minh.886 có gái tró vé 
chỗ cha me của mình, và khi cô ở đó, Dai su Kukkuripa 
đến đây. 

Ngài khát thực chỗ có, và cô nói với Ngài rằng: “Tại 
sao một người đàn ông với ngoại hình thân thể trang 
nghiêm như Ngài lại sống bằng đồ khát thực và khoác 
mảnh y vá? Chắc chắn Ngài có thể kiếm được một 
người vợ thích hop trong đẳng cấp của mình.” 


Đại sư nói, 'Ta sợ hãi luân hồi, cầu đại lạc giải thoát. 
Nay với thân người quý giá này mà không đạt được, 
thân sau làm sao được như váy? 

Nếu che giấu ngọc quý thân sở y này bằng hôn phối 
bất tịnh, chí hướng sẽ tiêu tan, và khó dau kéo đến. 
Hiểu được điều như vậy, ta từ bỏ hôn nhân.’ 





the sound of the tamboura with your ears; mix the 
mertal impression with the concept of the sound, and 
meditate on that! 


Having meditated in that way for nine years, the 
prince cleared away his mental defilements and gained 
experience of the mind's lamp-like luminosity. He 
developed various kinds of higher knowledge and many 
other good qualities. 

He became known far and wide as 'Vinapa Yogi'. He 
gave immeasurable teachings to the citizens of 
Ghahuri. Finally, having given an account of his 
realization, he passed into the sky in that very body. 


‘Lives of the Eighty-four Mahàsiddhas', 
trans. T.A. 


ff.50—53, 


V.89 The Life of Guru Manibhadra or the Yogini 
Bhahuri 


This Mahasiddha is noted as a wise girl, who was 
strongly impressed by impermanence. 


In a town called Agarce, there was a wealthy 
householder with a thirteen year-old daughter. He gave 


her as a bride to a man of his own caste.990 The girl 
went back to her parents' place and while she was 
there, Guru Kukkuripa arrived. 

He asked the girl to give him some food, and she told 
him: "Why does a man with such a perfect physical 
appearance like you live on alms and wear patched 
clothes? Surely you could take a suitable wife from 
your own caste.’ 


The guru said, ‘Scared and frightened by samsara, I 
seek the supreme happiness of liberation. If | do not 
achieve it in this good physical basis, how could I find 
one like this again? 

Therefore, if | were to conceal the precious gem of 
this wonderful base in an unclean marriage partner, its 
purpose would be defeated and a lot of suffering would 
follow. Having understood this, | have abandoned the 


1026 





như sau: “Hãy quên di ý niệm lắng nghe âm thanh của 
dàn tamboura băng tai; hãy hòa lân cảm nhận tâm hôn 
với ý niệm âm thanh và thiên quán nó.” 


Sau khi thiền quán theo cách như vậy khoảng chín 
năm, thái tử làm sạch phiền não tâm hồn và đạt được 
sự trải nghiệm chói sáng của tâm như ngọn đèn. Thái 
tử phát triển nhiều loại trí cao hơn và nhiều phẩm chất 
tốt đẹp khác. 

Ngài trở nên được biết rộng rãi là "Vinapa Yogi." 
Ngài đã trao truyền vô số lời dạy đối với cư dân 
Ghahuri. Cuối cùng, sau khi kể lại câu chuyện giác ngộ 
của mình, với chính thân này ngài đã di lên trời (cõi 
Phật). 


(Cuộc đời 84 vị đạo sư ưu tú, liên tục từ trang 50-53, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 


V.89 Cuộc đời nữ Dao sư Manibhadra hay nữ 
yogi Bhahuri 


Vị nữ đạo sư ưu tú này được biết đến như là một cô 
gái thông minh, người có ân tượng mãnh liệt bởi sự vô 
thường. 


Tại một thành nọ của [vương quốc] Agarce, có một 
gia đình giàu sang có một cô con gái mười ba tuổi. 
Người cha đã gả cô cho người đàn ông cùng giai 
cấp. 61 Trong khi có gái tró lai thám nhà bó me minh và 
ở đó, thi Dao su Kukkuripa dén [vüng này]. 

Ông hỏi xin cô một ít thực phẩm thì cô nói với ông 
rằng: “Tại sao một người với vóc dáng hoàn hảo như 
vậy lại sống nhờ vào ăn xin và ăn mặc áo quần rách 
nát? Chắc chắn ông có thể có người vợ phù hợp với 
giai cấp của mình.” 


Vị đạo sư nói: “Bị kinh hãi và khiếp sợ bởi luân hồi, 
tôi đi tìm kiếm hạnh phúc tối thượng của giải thoát. Nếu 
tôi không đạt được nó dựa vào thân thể khỏe mạnh 
này, làm sao tôi có thé tìm một cái giống như thế làn 
nữa262 

Cho nên, nếu tôi giấu giếm viên ngọc quy giá của cơ 
thể tuyệt vời này trong [cuộc sống] hôn nhân hoan lạc 
thì mục đích đó sẽ thất bại và kéo theo nhiều đau khổ. 








Tin lời Ngài, cô mang cho Ngài những món mỹ thực 
và nhờ Ngài chỉ mình phương pháp đạt được giải 
thoát. Ngài nói với cô rằng trú xứ của mình ở nơi mộ 
địa và cô cần phải đến đó nếu muốn được chỉ dạy. 
Quên hết phận sự của mình, cô trốn đi vào ban đêm và 
đi đến đó. 

Vị đại sư thấy rằng tâm tánh của cô đã thành thục và 
khai thị cô vào Thượng Lạc Kim Cang (Cakrasamvara). 
Ngài hướng dẫn cô tu tập song vận sanh khởi thứ đệ 
và viên mãn thứ đệ, rồi cô lưu lại đó để hành trong bảy 
ngày. 


Khi cô trở về với cha mẹ mình, họ đánh mắng cô 
thậm tệ. Cô nói với họ rằng: “Trong tất cả ba cõi, chẳng 
có ai chưa từng là cha mẹ của con (trong những đời 
trước). Thậm chí cả một chủng tánh tôn quý cũng 
chẳng thể cứu con khỏi những vực thẳm luân hồi. Đó 
là lý do tại sao con đi theo vị thượng sư. 

Bởi vì con đang hành giải thoát, cha mẹ có thể đánh 
con nhung con sẽ vẫn đi con đường này. Cha mẹ cô 
nghĩ rằng đây chỉ là ý thích nhất thời nên chẳng nói gì. 
Vì vậy cô tiếp tục hành theo hướng dẫn của vị đại sư 
trong khi bỏ mặc hết thảy công việc và phận sự của 
mình. 


Chờ đợi một năm trời, chồng cô đến đón cô về. Cô đi 
về nhà chồng và làm hết các công việc và phận sự thế 
gian mà mình phải làm. Cô hầu chồng bằng cả hành vi 
lẫn ngôn từ, nói năng với chồng nhẹ nhàng, và nhiều 
điều khác. 

Khi ấy, cô hạ sanh đứa con trai đầu lòng rồi đến một 
đứa con gái giống hệt cha mẹ. Họ sống rất hạnh phúc 
với nhau. 


Mười hai năm qua đi kể từ khi cô gặp vi thượng sư. 
Đến một ngày kia, khi có đang trên đường lấy nước 
giếng về nhà, cô vấp phải một miếng gỗ và làm vỡ bình 
nước. 

Cô ở đó chăm chú. Đến nửa ngày mà cô chẳng về 
nhà, gia đình bèn đi tìm cô. Họ thấy cô đang ngồi nhìn 
cái bình vỡ, và có nói gì thì cô „dường nhưng cũng 
chẳng nghe thấy. Mọi người cho rằng cô bị tà linh nhập 
xác. 





idea of marriage.' 


Believing him, she brought him some excellent food 
and asked him to show her a method to obtain 
liberation. He told her that his home was the charnel 
ground and she would have to go there if she needed 
instruction. Forgetting all her duties, she fled at night 
and went there. 

The guru noticed that the girl's mind-stream was ripe 
and initiated her into Cakrasamvara, the personification 
of Highest Bliss. He gave her instruction on the 
generation and completion stages unified, and she 
stayed there to practise for seven days. 


Then she went back to her parents, who beat her and 
scolded her badly. She told them: 'In all the three 
realms there is nobody who has not been my father 
and mother (in some past life). Yet not even a great 
family line can save me from the depths of samsara. 
That is why I have attended a guru. 

Since | am working for liberation, you can hit me and I 
will take that onto the path.' Her parents thought it was 
a whim and did not say anything. So she went on 
practising the guru's instructions while neglecting all 
her work and duties. 


Having waited for a year, her husband came for her 
and took her with him. She went to his house and 
performed all her mundane work and duties as she was 
supposed to. She served her husband both physically 
and verbally, speaking to him pleasantly, and so forth. 

As it happens, she gave birth first to a son and then 
to a daughter who looked just like her parents, and they 
all lived happily. 


Twelve years passed since she had met with the 
guru. Then one day, as she was on the way home 
fetching water from the well, she tripped over a piece of 
wood and broke the water-pitcher. 

She stayed there in absorption. When she did not 
return home for half a day, her family went to look for 
her. They found her sitting there looking at the broken 
pitcher, and whatever they told her she did not seem to 
hear. Everybody thought she was possessed by a 


1027 





Sau khi hiểu điều này, tôi bó di ý tưởng kết hôn.” 


Tin tưởng vị đạo sư, cô mang cho ông một số thực 
phẩm hảo hạng và hỏi ông chỉ bày phương cách đi đến 
giải thoát. Ông báo cô răng nhà mình là nghĩa địa và cô 
sẽ phải đến đó nếu cần lời chỉ dẫn. Quên mọi nhiệm vụ 
của mình, cô lẫn trốn lúc trời tối và đi đến đó. 

Vị đạo sư nhận biết rằng dòng tâm thức của cô gái 
đã thành thục và kết nạp (quán đảnh) cô vào 
Cakrasamvara, hiện thân của niềm vui tối thượng. Ông 
trao cô lời chỉ dẫn “giai đoạn tiến triển và hoàn thiện 
được hợp nhát" cô ở đó, và thực hành khoảng bảy 
ngày. 


Sau đó, cô quay lại nhà bố mẹ mình, bị bố mẹ trách 
phạt thậm tệ. Cô nói với bố mẹ: “Trong cả ba lĩnh vức 
(cõi) không có bát kỳ ai chưa từng là bố và me [trong 
kiếp trước] của con. Nhưng ngay cả dòng tộc gia đình 
vĩ đại cũng không thể cứu con ra khỏi vũng sâu của 
luân hồi. Đấy là tại sao con phụng sự vị đạo sư. 

Vì con đang làm việc cho sự giải thoát, bố mẹ có thể 
đánh con và con sẽ áp dụng việc này vào cách thức 
thực hành.” Bố mẹ cô gái nghĩ chắc đây chỉ là một ý 
thích bát chợt và không nói gì thêm nữa. Vì vậy, cô tiếp 
tục thực hành sự chỉ dẫn của vị đạo sư trong khi lại trễ 
nải mọi công việc và nhiệm vụ của mình. 


Sau một năm chờ đợi, chồng cô đến và mang có di. 
Cô trở về nhà chồng và làm mọi công việc và nhiệm vụ 
trần thế như mọi người kỳ vọng mình. Cô chăm sóc 
chồng mình bằng cả hành động và lời nói, nói với 
chồng một cách dễ chịu, v.v... 

Mọi việc diễn tiến tốt đẹp, rồi cô sanh đứa con trai 
đầu lòng, sau đó là đứa con gái, [cả hai] giống bố mẹ 
chúng như đúc, họ sống thật hạnh phúc. 


Mười hai năm trôi qua từ lúc gặp vị đạo sư nọ. Vào 
một ngày, khi trên đường trở về nhà sau khi láy nước 
từ giếng, cô trượt ngã vào thanh gỗ và làm bé bình 
nước. 

Cô ở đó, trong tĩnh lặng (thiền định). Sau nửa ngày 
khi cô chưa về nhà, gia đình đi tìm cô. Họ nhìn thấy cô 
đang ngồi đó nhìn vào chiếc bình bé, bát cứ điều gì ho 
nói với cô dường như cô không hay biết. Mọi người 
nghĩ cô bị ma nhập. 








Rồi khi mặt trời sắp lặp, cô thốt lên rằng: 'Chúng 
sanh từ vô thủy, luôn làm vỡ bình thân, vậy tai sao ta 
phải, trở về nhà luân hồi? 

Ta đi đến Đại Lạc! Kỳ diệu và kinh ngạc; nếu ngươi 
muốn hạnh phúc, hãy theo đức thượng sư!” 


Với những lời này, cô bay vào không trung và trụ ở 
đó trong hai mươi mốt ngày, giảng giải cho dân chúng 
trong xứ Agarce của mình. Rồi sau đó cô quay trở về 
Pháp giới không hành. 


‘Lives of the Eighty-four Mahãsiddhas', 1f.252—56, 
dich Anh T.A. 


V.90 Truyện Thượng sư Laksminkarà 


Vị Đại Thành Tựu Giả này nỗi tiếng là một công chúa 
ghê tởm chuyện săn bắn, khuyên một vị vua nghe 
những lời khôn ngoan từ người quét rác của cô (ở tång 
lớp tháp). 


Laksminkara là em gái vua Indrabhiti trị vì hon 
250,000 dân chúng của một quận thành goi là 
Sambholnagara trong đất xứ Oddiyana.897 Từ tuổi ấu 
thơ, cô đã có nhiều phẩm chất của chủng tánh giác 
ngộ.688 

Lại nữa, cô còn nghe nhiều pháp nơi Đại Thành Tựu 
Giá Vàvapa, trong sô nhiều vị khác, và thông hiểu một 
số mật tục. 

Cô được hứa gả cho Sambhol — vương tử của vua 
dalendra xứ Lankapuri — và anh có, vua Indrabhüti, 
dua có xuát giá. 

Khi đoàn rước dâu đến đón, có di đến xứ LañkãpurT 
cùng với tùy tùng gồm các thiện tri thức bác thông Phật 
pháp, cùng vô số tài vật trân bảo. 


Khi đến nơi, họ được bảo là có điềm sao xấu, không 
được phép vào vương thành. Trong khi chờ đợi, công 
nương quan sát dân chúng và thấy rằng họ đều chẳng 
phải là ngoại đạo nên rất buồn. 

Rồi đoàn tùy tùng của vương tử ghé qua trên đường 





demon. 

Then, as the sun was just about to set, she 
exclaimed: “Sentient beings without beginning always 
break their body-pitchers, so why do they return home? 

Today | have broken my pitcher and | am not going to 
return to my home of samsära; | am going to Great 
Bliss instead! How wonderful and amazing; if you want 
happiness, attend to the guru" 


With these words, she rose into the air and stayed 
there for twenty-one days, giving instructions to his 
country people in Agarce. Then she went into the sky. 


‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas', ff.252—56, 
trans. T.A. 


V.90 The Life of Guru Laksminkara 


This Mahàsiddha is noted as a princess who is 
disgusted by hunting, who advised a king to listen to 
the wise words of her (low-caste) sweeper. 


Laksminkara was the sister of King Indrabhüti who 
ruled over the 250,000 citizens of a township called 


Sambholnagara in the land of Oddiyana. 891 From an 
early age, she had many good qualities of the 


awakened family.892 

Moreover, she heard a lot of Dharma from the 
Mahãasiddha Vãvapa, among others, and was 
knowledgeable in several tantras. 

She was asked to marry Sambhol — the son of 
Jalendra, King of Lankapuri — and her brother King 
Indrabhüti gave her to him. 

When the delegation came for her, she set out to 
Lañkãpurr with a retinue of Dharma-scholars and 
bestowed with inexhaustible riches. 


On arrival they were told there was a bad 
constellation, and were not admitted into the capital. As 
they were waiting, the Lady observed the people and 
seeing they were all non-Buddhist, she became sad. 

Then the prince's retinue passed by returning from a 


1028 





Rồi khi mặt trời vừa lặng, cô thốt lên: “Chúng sanh từ 
vô thủy luôn luôn phá vỡ chiếc bình thân thể mình, vậy 
tại sao họ lại trở về nhà [của luân hồi]? 

Hôm nay, ta làm vỡ chiếc bình của ta và ta không trở 
về ngôi nhà luân hồi của mình nữa; thay vào đó ta đi 
đến Cakrasamvara (hiện thân của niềm vui tối thượng)! 
Thật tuyệt vời và kinh ngạc; nếu bạn muốn hạnh phúc, 
hãy phụng sự đạo sư!” 


Sau những lời này, có phi lên hư không và ở đó hai 
mươi mốt ngày, truyền dạy lời chỉ dẫn cho mọi người ở 
vương quốc Agarce. Rồi sau đó, cô bay về trời (cõi 
Phật). 


(Cuộc đời 84 vị đạo sư ưu tú, liên tục từ trang 252- 
56, do T.A. dịch tiêng Anh). 


V.90 Cuộc đời nữ Dao sư Laksminkarä 


Vị nữ đạo sư ưu tú này được biết đến là một quận 
chúa ghét cay ghét đắng chuyện săn bắn, là người 
khuyên một vị vua lắng nghe những lời trí tuệ từ người 
quét rác [thuộc giai cấp tháp] của chính vị vua đó. 


Laksminkara là em gái Vua Indrabhüti trị vì hon 
250.000 cu dàn khu vực Sambholnagara ở vùng 
Oddiyana.83 Ngay từ nhỏ, có đã bộc lộ nhiều phẩm 
chát tốt đẹp của gia đình giác ngộ.Š# 

Hơn nữa, cô nghe nhiều bài pháp từ Đạo sư Vãvapa 
ưu tú và nhiều người khác, cũng như thông thạo nhiều 
mật chú. 

Cô được hỏi dé kết hôn cùng Sambhol — con trai của 
Jalendra, vua xứ Lañkãpurï, rồi anh cô, Vua Indrabhüti 
đã gả cô. 

Khi phái đoàn đến đón, cô sửa soạn lên đường đến 
Lañkãpuri với đoàn tùy tùng gồm các học giả giáo pháp 
và được ban tặng với tiền của vô tận. 


Khi đến nơi, họ (những người giữ thành) nói có chùm 
sao xấu nên [phái đoàn của cô] không được chấp nhận 
cho vào kinh đô. Khi đang chờ đợi, cô quan sát mọi 
người và nhìn thấy họ là những người ngoại đạo, cô 
trở nên buồn bã. 








đi săn về và mang theo rất nhiều thịt thú. Công nương 
hỏi họ là ai, từ đâu đến, và tại sao lại giết hại những 
thú vật này. Họ đáp: 'Chúng tôi đang đi săn về. Chúng 
tôi được vương tử chồng của Công nương phái khiến 
đi săn thú rừng.' 

Cảm thấy hoàn toàn kinh tởm, cô tự nghĩ rằng, 'Anh 
của ta là một vị hộ pháp quốc vương. Sao lại gả ta cho 
kẻ ngoai dao như vậy?' Rồi cô ngắt đi tại chỗ. 


Khi tỉnh lại, cô cho hết của cải cho dân chúng, và 
tặng trang sức cho người hầu rồi cho họ về nhà. 

Sau đó cô khóa mình trong phòng và chẳng cho ai 
gặp trong mười ngày. Cô trét dầu và than vào người 
mình, cắt tóc, và lột trần truồng thân thể. Tuy giả điên 
nhưng trong tâm cô tu thiền pháp yếu giải thoát không 


hé dao động.689 


Vua và thần dân rất đỗi buồn rầu. Họ cử vài y sĩ 
chuẩn bị thuốc và thử chữa trị cho cô, nhung có dién 
loan tán cóng tất cả moi người đi vào. Họ cử một sứ 
giả đến chỗ anh cô nhưng ông vẫn điềm tĩnh; ông có 
thể đoán được rằng em mình đã kinh tởm luân hồi. 


Ké từ đó, công. nương hành động điên loạn. Cô ăn 
những đồ thừa của dân Lankapuri, ngủ nơi mộ địa, và 
vẫn tu hành yếu nghĩa tâm pháp. Trong bảy năm, cô 


chứng đắc thành tựu. 690 cô được một người quét rác 
của vua hầu hạ trung thành. Cô dạy cho ông bằng giáo 
thọ khẩu quyết, và ông chứng ngộ nhưng vẫn không ai 
biết. 


Rồi một ngày, vua Jalendra di săn cùng với tùy tùng 
của minh vé rát muón. Vua nghi lai tai chỗ và khi trở 
về, ông đi lạc đường. Không thể trở về nhà, ông tìm 
chỗ trú thì tình cờ gặp hang động nơi Laksminkarä 
đang ngủ. 

Tò mò xem người đàn bà điên này đang làm gì, ông 
nhìn vào trong và thấy cô ở đó với quang minh phát xạ 
từ thân thể, xung quanh các phía có vô số thiên nữ 
cúng dường. 





hunt and carrying a lot of meat. The Lady asked them 
who they were, where they were coming from, and why 
they had killed those animals. We are just coming from 
a hunt. We were dispatched by your royal fiancé to kill 
some wild animals’, they replied. 

Feeling totally disgusted, she thought to herself, 'My 
brother is a king who protects the Dharma. How could 
he give me to such a heathen?’ And she fainted on the 
spot. 


When she regained her senses, she gave her riches 
to the citizens, and having bestowed her jewellery upon 
her attendants, she sent them back home. 

Then she locked herself into a room and allowed no- 
one to see her for ten days. She smeared her body with 
oil and charcoal, cut her hair, and stripped herself 
naked. Though she feigned lunacy, she never actually 


wavered from the essential reality. 999 


The king and his people were overwhelmed by 
sorrow. They sent some doctors to prepare medicine 
and try to cure her, but she furiously attacked everyone 
who went there. They sent an envoy to her brother but 
he remained calm; he could guess that his sister had 
just got disgusted with samsara. 


From that time on, the Lady was acting mad. She ate 
the leftovers of the people of Lankapuri, slept on the 
charnel ground, and practised the essential Dharma. In 


seven years, she attained accomplishment.Ê94 She 
was rendered faithful service by one of the king's 
sweepers. She gave him instruction, and he attained 
some spiritual qualities which remained unknown to 
others. 


Then one day King Jalendra went for a hunt with his 
retinue, and it got very late. The king took a rest right 
where he was, and when he came back, he strayed on 
the wrong path. Unable to return home, he was looking 
for shelter when he stumbled upon the cave where 
Laksminkara was sleeping. 

Curious to find out what the crazy woman was doing, 
he looked inside and saw her staying there with light 
radiating from her body, surrounded on all sides by 


1029 





Rồi đoàn tùy tùng của hoàng tử trên đường đi săn 
về, mang rất nhiều thú ăn thịt ngang qua chỗ cô. Cô hỏi 
họ là ai, họ đang đi đâu và tại sao họ giết nhiều động 
vật hoang dã như vậy. Họ nói: “Chúng tôi trên đường đi 
săn vé. Chúng tôi được chồng sắp cưới của cô gửi đi 
để săn bắn thú hoang.” 

Cảm giác đầy phẫn nộ, cô tự nghĩ: “Anh mình là vị 
vua bảo vệ giáo pháp. Sao lại gả mình cho người ngoại 
đạo như thế này?” Rồi cô ngất ngay lúc đó. 


Khi cô tỉnh lại, cô trao của cải của mình cho các cu 
dân và ban tặng châu báu cho các người phục vụ, rồi 
gửi họ trở về quê hương. 

Sau đó, cô tự nhốt mình trong phòng và không cho 
bát kỳ ai gặp minh khoảng mười ngày. Cô bôi bán thân 
mình với dầu và than tro, cắt bỏ tóc và hoàn toàn khỏa 
thân. Mặc dù cô giả điên giả khờ, nhưng cô thực sự 
không bao giờ dao động trước thực tại như thực.85 


Vua và những người trong cung buồn bã vô cùng. Họ 
gọi một số thầy thuốc để bào chế thuốc và cố gắng 
chữa trị cho cô, nhưng cô cáu tiết tán công mọi người 
được gửi đến. Họ gửi phái viên đến anh cô nhưng anh 
cô vẫn duy trì sự điềm tĩnh; vua có thé đoán rằng em 
gái mình vừa chán ghét luân hồi sanh tử. 


Từ lúc đó, cô hành động điên dại. Cô ăn thức ăn 
thừa của mọi người tai LañkäpurT, ngủ ngoài nghĩa địa 
và thực hành giáo pháp cốt yếu. Trong bảy năm, cô đạt 
được sự thành tựu.6Ö Cô có được sự phụng sự trung 
thành của một trong số các người quét rác của nhà 
vua. Cô trao anh ta lời chỉ dẫn và anh đã đạt được một 
số phẩm chất tâm linh nhưng người khác không biết. 


Rồi một ngày vua Jalendra cùng đoàn tùy tùng di 
săn, vi quá trễ dé trở và, nhà vua nghỉ đêm tại chỗ; sau 
đó, vua trở về nhưng đã di lạc đường. Không thé trở và 
hoàng cung, nhà vua tìm kiếm chỗ trú ẩn và tình cờ 
nhìn thấy hang động mà Laksminkarà đang ngủ. 

Tò mò muốn biết người phụ nữ điên dại này đang 
làm gì, nhà vua nhìn vào bên trong và thấy cô đang ở 
đó, với ánh sáng chiếu ra từ thân thé cô, bao quanh với 
vô số các nữ thần đang dâng cúng. 








Khởi tín tâm, ông ở lại đó cả đêm và rồi trở về nhà. 
Sau đó ông trở lại và đảnh lê cô. 


Công nương hỏi: “Tại sao người lại đảnh lễ một nữ 
nhân như tôi?' Vua trả lời: 'Bởi vì Ngài có chứng đắc và 
tôi đang cầu pháp,’ Cô nói với ông: 

“Tất cả chúng sanh đều chịu khổ luân hồi; chẳng ai 
trong số họ có chân hạnh phúc. Thậm chí các chúng 
sanh thiện thú, chư thiên và nhân loại cũng bị giày vò 
bởi sanh, lão, bệnh, và tử. 

Ba ác thú chẳng có chi ngoài sự đau khổ; có vô số 
đau khó của sự nóng lạnh, đói khát triền miên, và các 
chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau. Do vậy, này quốc 
vương, hãy tầm cầu đại lạc của giải thoát!” 


Cuối cùng, cô nói với ông rằng: Người chẳng có 
duyên được tôi điều phục. Tuy vậy, một người quét 
dọn của người đã trở thành môn đệ của tôi và chứng 
đắc thành tựu. Ông ấy sẽ là thiện tri thức của người. 

Đức vua nói, 'Có rất nhiều người, làm sao con có thể 
nhận ra Ngài ấy?' Vị ấy là người bố thí thực phẩm cho 
chúng sanh sau khi hoàn tất công việc quét dọn, do 
vậy hãy tim vị ấy vào ban dém', cô nói. 


Nhà vua di về và tìm người quét dọn nhu vậy, rồi khi 
ông thấy có người hành động như vị công nương đã tả, 
ông mời vị ấy đến Vương cung. Ông mời vị ấy ngồi lên 
bảo tọa, đảnh lễ, và cầu pháp. 

Người quét dọn khai thị cho ông về an lạc của 
thượng sư, và dạy ông sanh khởi thứ đệ và viên mãn 
thứ đệ hành trì Kim Cang Hợi Mẫu (Vajravãrähi). 


Đến cuối cùng, người quét dọn và vị công nương thi 
triên thân thông tại xứ Lañkäpurï, và ngay đương thân 
đi đên cõi tịnh độ Ca-tước không hành (Khechara). 


‘Lives of the Eighty-four Mahãsiddhas', ff.305—11, 
dich Anh T.A. 





countless divine maidens making offerings. 

Overcome by true faith, he stayed there for the night 
and then returned home. Later he went back and paid 
her homage. 


"Why are you paying homage to a woman like me?' 
asked the Lady. 'Because you have great spiritual 
qualities and | am asking for instruction', the king 
replied, and she told him: 

'All sentient beings are just suffering in samsara; 
none of them is ever truly happy. Even the highest 
beings, gods and humans are tormented by the pains 
of birth, aging, sickness, and death. 

The three lower realms are nothing but suffering; 
there is immeasurable pain from heat and cold, 
constant hunger, and beings eating each other. 
Therefore, King, seek the great bliss of liberation" 


Finally, she told him: 'You are not going to be tamed 
by me. One of your sweepers, however, became my 
student and gained accomplishment. He will be your 
spiritual friend.’ 

He said, ‘There are many of them, so how can I 
recognize him?' 'He is the one who gives food to 
beings after he finishes sweeping, so look for him at 
night, she said. 


The king went out to look for the right sweeper, and 
when he saw one acting the way the Lady described, 
he invited him into his palace. He seated him on the 
throne, prostrated to him, and asked for instruction. 

The sweeper gave him initiation conferring the guru's 
blessing, and taught him both the generation and 
completion stages of the practice of Vajravarahi. 


To conclude, the  sweeper and the Lady 
demonstrated miracles in Lankapuri, and went to the 
sky in those very bodies. 


‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas', ff.305—11, 
trans. T.A. 


1030 





Thu phục bởi niềm tin, nhà vua ở đó, một đêm rồi trở 
về hoàng cung. Về sau, nhà vua trở lại và đảnh lễ cô. 


Cô hỏi: “Tại sao bệ hạ lại kính lễ người phụ nữ như 
tôi?” Vua nói: “Bởi vì quý bà có những phẩm chất tâm 
linh cao thượng và tôi đang hỏi vì sự chỉ dẫn.” Cô nói 
với nhà vua: 

“Tất cả mọi loài đều chịu dau khó luân hồi; không một 
ai thực sự hạnh phúc. Ngay cả những chúng sanh cao 
nhất, thiên thần và loài người đều bị giày vò với nỗi đau 
sanh, già, bệnh và chết. 

Ba cõi tháp 7 không có gì khác hon ngoài đau khó; 
có những nói đau không thể đo lường từ nóng, lạnh, 
liên miên đói khát, câu xé lẫn nhau. Vì vậy, tâu bệ hạ, 
hãy tim kiếm niềm an vui cao thượng của giải thoát!" 


Cuối cùng cô nói với nhà vua: “Bệ hạ không cần đến 
tôi học đạo. Người quét rác của bệ hạ đã trở thành đệ 
tử của tôi và đạt được sự thành tựu. Anh ta sẽ trở 
thành người bạn tâm linh (thiện tri thức) của ngài.” 

Nhà vua nói: “Có rất nhiều người quét rác, làm thế 
nào nhận ra anh ta?” Cô nói: “Anh ta là người dâng 
thực phẩm ngay sau khi quét rác xong, vì vậy, hãy tim 
anh ta vào ban đêm.” 


Nhà vua ra tìm người quét rác, khi vua thấy người 
đang hành động đúng theo những gì cô mô tả, vua mời 
anh ta vào hoàng cung. Mời anh ta ngồi vào ngai, lễ 
bái và hỏi anh ta lời chỉ dẫn. 

Người quét rác trao vua sự kết nạp (quán đảnh) về 
niềm an lạc của đạo sư và dạy vua lời chỉ dẫn các giai 
đoạn tiến triển và hoàn thiện của sự thực hành 
Vajravarahi. 


Cuối cùng, người quét rác và có thi triển thần thông 
tại Lankapuri và bay vé trời (cõi Phật) với chính thân 
này. 


(Cuộc đời 84 vị đạo sư ưu tú, liên tục từ trang 305- 
11, do T.A. dịch tiêng Anh). 








V.91 Bài ca kinh nghiệm huyền bí của Lama 
Tsongkhapa 


Sau đây là một chuyện về những kinh nghiệm tâm 
linh đặc biệt trong cuộc đời của Lama Tsongkhapa 
(1357-1419 - xem *VI.5 và V.40), dao sư sáng lập ra 
phái Gelukpa của Phát giáo Tây Tạng, được viết dưới 
hình thức một kệ tán. 

Cụ thé, nó có một danh sách các vị Phát và Bó-tát — 
cả lịch sử và nguyên mẫu (thần thánhJ691 — những vi 
mà Tsongkhapa được nêu là đã từng tháy và gặp riêng. 


Kính lễ Pháp Vương Tông-khách-bal 


Hỡi đắng Nhật luân Tối thắng vương, với ánh sáng 
trí tuệ trong hư không bao la của trí tuệ, soi rõ vạn hữu 
nhu như. Hói Pháp Chủ Chí tôn, đức Thượng Su Cát 
Tường, con đê đầu đảnh lễ, bụi đất dưới chân Ngài. 


Chư Phật, Bồ-tát khắp mười phương cũng không 
diễn thuyết hêt công đức thân, ngữ, ý, của Ngài; xin 
lãng nghe trong chốc lát, tín tâm này của con! 


Con kết ngôn từ thành tràng hoa, tán dương biển 
công đức, trang nghiêm có minh tuệ, ngọc báu tăng tín 
tâm phước nghiệp. Mong chư trí giả đêu hoan hỷ. 


Thiện hành Ngài làm, nhu mây lớn, liên tục đổ mưa 
rào, tăng trưởng thiện đức của đệ tử. Vang dội tiếng 
rồng ngâm, tuyên thuyết pháp thậm thâm vi diệu. Hỡi 
Cát tường Thượng sư, Ngài nhu cơn bão lón! 


Du-già tự tại, Minh chú chủ, tự tại triệu tam-ma-địa, 
trước thuật thiện thuyết, khuyên thực tu: Ngài, Cát 
tường Thượng sư, vua trên đỉnh chúng sanh. 





V.91 Song of the mystical experiences of Lama 
Tsongkhapa 


The following is an account of the extraordinary 
spiritual experiences in the life of Lama Tsongkhapa 
(1357—1419 — see *VI.5 and *V.40), spiritual founder of 
the Gelukpa order of Tibetan Buddhism, written in the 
form of a versified eulogy. 

In particular, it contains a list of Buddhas and 
bodhisattvas both historical and  archetypical 


(celestial) 695 — whom Tsongkhapa reportedly saw 
and met personally. 


Homage to the Dharma King Tsongkhapa! 


O sun-like Prince of the Victorious One with ray-lights 
of knowledge in the vast sky of wisdom that sees all the 
varieties of phenomena just as they are; O Venerable 
Lord of Dharma, Glorious Guru, | revere the dust of 
your feet with the crown of my head. 


Although the good qualities of your body, speech and 
mind could not be expressed fully by even the Buddhas 
and their sons who reside in the ten directions, listen 
for a while to my faithful composition! 


May the wise find delight in this nicely arranged 
garland of eulogy | have composed in praise of your 
oceanic good qualities; a neck-ornament for the clear- 
minded, a jewel to increase the karmic benefit of the 
faithful. 


A cloud of karmic benefit from the good actions you 
have performed, a continuous rainfall nourishing the 
virtuous goodness of your disciples, a roaring thunder 
proclaiming the profound and vast Dharma; O Glorious 
Guru, you are like a mighty storm! 


Lord of yogis, greatest of all tantric masters, who 
have mastered many millions of meditative absorptions, 
composed lucid expositions, and made real effort at 
practising the Dharma; Glorious Guru, you tower over 


1031 





V.91 Bài ca chứng nghiệm nhiệm màu của Lama 
Tsongkhapa 


Dưới đây là câu chuyện về sự chứng nghiệm tâm linh 
phi thường trong cuộc đời của Lama Tsongkhapa (Lat- 
ma Tông-khách-ba, 1357- 1419) — xem *VI.5 và V.40), 
nhà sáng lập tâm linh giáo phái Gelukpa (Cách-lỗ) của 
Phật giáo Tây Tạng, được viết theo thê thơ ca tụng. 

Đặc biệt, nó chứa đựng danh sách các đức Phật và 
Bồ-tát — vừa có tính lịch sử vừa có tính thêu dệt [cõi 
troif£8 — những vị mà Tsongkhapa cho biết đã tháy và 
hội ngộ trực tiếp. 


Kính lễ vị chúa té giáo pháp Tsongkhapal 


Hỡi người con của bậc Chiến thắng (đức Phật) sáng 
chói như mặt trời với tia sáng hiểu biết trên không gian 
trí tuệ rộng lớn bao la, soi sáng thế giới hiện tượng đa 
dạng như chính chúng là; hỡi vị chúa tế giáo pháp, bậc 
đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Mặc dù những phẩm chát tốt đẹp về hành vi, lời nói 
và tâm ý của người không thể được diễn tả trọn vẹn 
bởi ngay cả các đức Phật và những người con trai của 
các ngài (Bồ-tát) đang trú ngụ ở mười phương, nhưng 
hãy lắng nghe lòng thành kính của con trong chốc lát. 


Cầu mong những ai có trí tìm thấy niềm hân hoan 
trong tập thơ ca ngợi được sắp xếp. tuyệt vời mà con 
đã soạn ra dé ca ngợi phẩm chất tết dep bao la của 
người; một sợi dây chuyền cho tâm trong sáng, một 
món châu báu tăng trưởng thiện nghiệp của niềm tin. 


Một vừng mây thiện lành từ những việc tốt đẹp mà 
người đã thực hiện, một cơn mưa rào không ngớt vun 
trồng những điều đức hạnh cao cả của các đệ tử của 
người, một tiếng sắm rền vang tuyên nói giáo pháp sâu 
thám và mênh mông; hỡi dao sư huy hoàng, người 
như cơn bão lớn! 


Bậc thầy của những yogi, những vị đạo sư ưu tú nhất 
của mật chú, người đã thông suốt hàng triệu trạng thái 
thiền định, viết lên những lời sáng suốt và thực hiện sự 
cố gắng chân thật trong việc thực hành giáo pháp; hỡi 








Đời trước Ngài cúng dường, Tối Thắng Tôn, trước 
tòa Kim cang (Vajräsana),692 chuỗi hạt báu lưu ly, 
trăm lẻ một hạt châu; phát khởi tâm bô-đê, thành duyên 
vi diệu chứng Chân thật. Hói Thượng Sư Cát Tường, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Bảy tuổi thân gặp Bí Mật Chủ (Vajrapäni: Kim Cang 
Thủ), Xe Lớn Nhiên Đăng Trí,993 thường xuyên được 
nhiép thọ Mật thừa (Kim cang thừa và Kinh thừa (Bát- 
nhã thừa). Hói Cát Tường Thượng Su, con dành lé 
chân Ngài. 


Hói Chí Tôn69# Pháp Chủ, thân gặp Văn-thù Tón695 
trong ánh sáng năm màu, xanh như ngọc Bé thanh. 
Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Từ đó, hói Pháp Chủ, mỗi khi nguyện liền thấy, Trí 
Tuệ Tạng (Văn-thù) hiện thân, thường nghe pháp thậm 
thâm, Bát-nhã và Mật Tập, 696 bát-nhã ba-la-mật. Hỡi 
Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Hói dáng Pháp chủ, Khi hành lễ bảy chi cúng 
duóng,897 ba mươi lăm Phật thường hiện tiền, mỗi 
thân, thủ án,698 và tiêu xí, Hói Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Hộ chủ Di-lặc Tôn, ngồi trên tòa diệu nghiêm, tay kết 
ấn chuyển pháp, thọ ký Ngài sẽ thành, như Phật đủ 
mười lực, thành tựu Phật sự nghiệp. Hỡi Cát Tường 
Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 





the heads of all beings. 


Offering a precious rosary of one hundred and one 


crystal beads to the Victorious One at Vajrásana 896 in 
a former lifetime, you have aroused the awakening- 
mind, which made you fortunate enough to understand 
the right view; O Glorious Guru, | pay homage at your 
feet. 


From the age of seven, when you first saw Vajrapàni, 
Lord of the Secret, as well as the glorious Diparhkara of 


the Great Chariot997. face to face, and were taken 
under their care, the tantras and sütras dawned on you 
as personal instructions; O Glorious Guru, | pay 
homage at your feet. 


O Jetsun98. Lord of Dharma, you directly perceived 


Mañjughosa899 in the centre of a globular halo of five 
brilliant light-rays as blue as the colour of a perfect 
sapphire; O Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


From that time onward, O Lord of Dharma, whenever 
you wished, you could meet the Venerable Jewel of 
Wisdom and listen to his profound teachings on the 


glorious Secret Assembly 700 and the Perfection of 
Wisdom; O Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


When practising the seven-limbed ritual, "01 O Lord 
of Dharma, you continuously beheld the true bodily 


forms, mudras/02, and other features of each of the 
thirty-five purification Buddhas; O Glorious Guru, | pay 
homage at your feet. 


With both hands in the Dharma-teaching mudra, 
seated in an elegant posture, the guardian Maitreya 
prophesied that one day you would return possessing 
the ten powers of a Buddha and perform the acts of a 
victorious one; O Glorious Guru, | pay homage at your 


1032 





dao su huy hoàng, người xây tòa tháp qua đầu của tất 
cả chúng sanh. 


Dâng cúng xâu chuỗi châu báu một trăm lẻ một hạt 
pha lê lên dáng Chiến tháng (đức Phật) tại Vajrasana 
(tòa Kim Cương)Š9 trong kiếp trước, người đã đánh 
thức tâm giác ngộ của mình, làm cho mình đủ cơ 
duyên hiểu rõ tầm nhìn chân chánh; hỡi đạo sư huy 
hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Từ khi lên bảy tuổi, lúc người nhìn thấy Vajrapäni 
(Kim Cương Thủ), chúa té của bí mật, cũng như 
Dipamkara70 huy hoàng của có xe to lớn (Đại thừa), 
mặt đối mặt và được các ngài vun trồng, các mật chú 
và kinh điển đã rọi sáng người như những chỉ dẫn 
riêng tư; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới 
chân người. 


Hỡi dáng Tối thượng (Jetsun)/1, chúa té của giáo 
pháp, đích thân người gặp được đức Mafijughosa/? ở 
giữa một vàng hào quang hình cầu năm tia sáng màu 
xanh rực rỡ nhu màu của ngọc pha lê (sapphire) hoàn 
hảo; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân 
người. 


Từ đó trở đi, hỡi chúa té của giáo pháp, bát kỳ khi 
nào người muốn, người có thể gặp đức Trí tuệ kho báu 
và lắng nghe những lời dạy sâu thẳm của ngài về Tập 
bí mật/3 và trí tuệ hoàn hảo; hỡi đạo sư huy hoàng, 
con xin kính lễ dưới chân người. 


Khi thực hành nghi lễ bảy chi, 74 hỡi đạo sư huy 
hoàng, người tiếp tục trông thấy hình tướng, thủ ấn 


(mudra)75 và các nét chân thật khác của từng vị trong 
ba mươi lăm vị Phật trong sáng; hỡi đạo sư huy hoàng, 
con xin kính lễ dưới chân người. 


Với cả hai bàn tay trong thủ ấn thuyết giảng giáo 
pháp (chuyển pháp luân), ngồi trong tư thé thanh tao, 
đức Maitreya (Di-lặc) hộ thế tiên tri rằng một ngày nào 
đó người sẽ quay lại sở hữu mười quyền năng của 
Phật và thực hiện hành động của người Chiến thắng; 








Pháp Chủ, Tối Thắng Tử, thân thấy, Thiên Nhân Đạo 
Sư Thích-ca Vương,699 Dược Sư Như Lai, Vô Lượng 
Quang (Phật A-di-đà), rực rỡ giữa quyên thuộc như 
biển. Hói Cát Tường Thượng Sư, con dành lễ chân 
Ngài. 


Sanh xứ Tát-dia (siddhi, thành tựu) Thánh Độ Mẫu, 
Tôn Tháng Phật Đỉnh (UsnTsa Vijayä) quang minh mẫu, 
Bach Tán Cái Phật Đỉnh (Usnisa Sitatapatra) trừ 
chướng, cùng chu Phật Mẫu khác, thường hiện thân 
cho thấy. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ 
chân Ngài. 


_Bồ-tát Long Tho (Nãgãrjuna) và Thánh Thiên 
(Aryadeva), Thánh Phật Hộ (Buddhapälita), Cát tường 
Nguyệt Xứng (Candrakirti) “00, và Du-già tự tại Long 
Trí (Nàgabodhi), thường trực hiện thân đến nhiếp thọ. 
Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Thánh Vô Trước (Asañga) Bồ-tát tam địa, đệ nhị Biến 
Tri Thê Thân Tôn (Vasubandhu), Thánh giả hộ trì Đại 
Vực Long (Dignaga: Tràn-na) 701, thường trực hiện 
thân dén nhiép thọ. Hói Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài. 


Nguyệt Xứng (Dharmakirti) thuyết pháp như trăng 
sáng, cùng với Đức Quang (Gunaprabha), Thích-ca 
Quang (Šãkyaprabha). Tịch Thiên Tịch Thiên 
(Sàntideva) và Cát tường Vô Úy (Abhaya);702 


Đại Thành tựu/03 Án-độ, Tây Tạng: Nhân-đà-la Bò- 
đề (Indrabhüti), Cát tường Sa-ha-ra (Saraha), Lu-y- ba 
(Lüyipa), Gan-ta-ba-dà (Ghantapäda), Hắc Hành 
(Krsnacärya), Liên Hoa Giới (Kamala$ila), thường trực 





feet. 


Lord of Dharma, Prince of the Victorious One, in 


direct perception you beheld the Šākya King, 09 
teacher of men and gods, and the supreme healer and 
guide Amitabha radiant in the midst of their oceanic 
retinues; O Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


You clearly beheld Noble Tara, the source of 
accomplishments, Usnisa Vijaya, the supreme and 
radiant, Usnisa Sitatapatra, the  dispeller of all 
obstacles, and the other female Buddhas again and 
again; O Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


You were personally visited and continually assisted 
by the bodhisattva Nàgarjuna and his spiritual son 
Aryadeva, the noble Buddhapálita, the glorious 


Candrakirti/ 04, as wel as by the mighty yogi 
Nàgabodhi; O Glorious Guru, | pay homage at your 
feet. 


You were personally visited and continually assisted 
by Asanga, who had attained to the third bodhisattva 
level; Vasubandhu, a second Omniscient One; and 


Dignága, 05 who was protected by the Noble One; O 
Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


You were personally visited and continually assisted 
by Dharmakirti, the moon of the teaching, as well as 
Gunaprabha, the bodhisattvas Sakyaprabha, Sàntideva 


and the glorious Abhaya;/ 06 O Glorious Guru, | pay 
homage at your feet. 


You were personally visited and continually assisted 


by the great Indian mahãsiddhas, “0” such as 

Indrabhüti, the glorious Saraha, Lüyipa, Ghantapada. 

Krsnacarya, and Kamala$ila, O Glorious Guru, | pay 
1033 





hói dao su huy hoàng, con xin kính lé duói chán 
người. 


Vị chúa té giáo pháp, hoàng tử của dáng Chiến 
tháng, 6 trong nhận thức đích thân ngài trông thấy vi 
Vua Šakya (Thích-ca),/7 vị thầy của trời người, người 
tri liệu tối thượng và hướng dẫn đức Amitäbha/ chiếu 
sáng trong giữa đoàn tùy tùng rộng lớn của các ngài; 
hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân 
người. 


Ngài trông thấy rõ ràng Thánh mẫu Tārā cao quý, cội 
nguồn của sự thành tựu, Usnisa Vijayã cao thượng và 
chiếu sáng, Usnisa Sitatapatra — người xóa sạch moi 
chướng ngại, cùng các Thánh mẫu khác luôn luôn hiện 
thân; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân 
người. 


Được Bồ-tát Nãgãrjuna (Long Thọ) và người đệ tử 
Äryadeva (Thánh Thiên), Buddhapälita (Phật Hộ) cao 
quy, Candrakirti (Nguyệt Xứng)”9 tuyệt vời, cũng như 
vi Yogi Nàgabodhi bát phàm đã đích thân thăm viếng 
và thường xuyên hỗ trợ người; hỡi đạo sư huy hoàng, 
con xin kính lễ dưới chân người. 


Được Asanga (Vô Trước) — người đạt đến cáp bậc 
Bồ-tát thứ ba; Vasubandhu (Thế Thân) — bác Toàn tri 
thứ hai và Dignaga (Trànna)80 — người được đức Phật 
chở che đã đích thân thăm viếng và thường xuyên hỗ 
trợ người; hỡi đạo su huy hoàng, con xin kính lễ dưới 
chân người. 


Được Dharmakirti (Pháp Xứng) — mặt trăng sáng soi 
của giáo pháp, cũng như Gunaprabha (Đức Quang), 
các Bồ-tát Šãkyaprabha (Thích-ca Quang), Sàntideva 
(Tịch Thiên) và Abhaya (Vô Úy)Š! sáng chói đã đích 
thân thăm viếng và thường xuyên hỗ trợ người; hỡi 
đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Được các đạo sư ưu tú Án Độ hàng đàu,82 nhu 
Indrabhüti, Saraha sáng roi, Luỹipa, Ghantapäda, 
Krsncárya và Kamalasala dà đích thân thăm viếng và 
hỗ trợ người; hỡi đạo su huy hoàng, con xin kính lễ 








hiện thân đến nhiếp thọ. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Đại Bồ-tát lợi tha tự nhiên, Văn-thù hiển minh thọ ký 
rằng: Y trên truyền thừa giáo pháp này, duyên thành 
quảng đại lợi tự tha. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài. 


Thắng du-già song vận chỉ quán, khi định tăng như 
trăng mới mọc, thấy Thế tôn Bó Úy Kim cang,/04 rực 
rỡ viên mãn mặt và tay. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Gươm trí của Văn-thù, chạm tim Thượng sư tôn, 
dòng cam lộ vô lậu, tuôn chảy vào tim Ngài, sanh khởi 
câu sanh diệu lạc định. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Văn-thù-truyền yếu nghĩa, Ngài giảng thuật thiện xảo, 
“Sanh Cực lạc nguyện văn”, Vô Năng Thắng Hộ chủ, 
Di-lặc “Chánh nghĩa tán” Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


Ngài an thần khai quang, ảnh tượng thân ngữ ý, Trí 
tôn nhập thệ tón./05 Thánh tượng Ngài gia tri, phước 
điên cho chúng sanh. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài. 


Thánh Long Thọ năm thánh phụ tử, quyết trạch 
nghĩa duyên khởi thậm thâm, trong đó Cát tường Phật 
Hộ Tôn (Buddhapälita), trao Ngài Phan văn, tỏ Thánh 
ý. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 





homage at your feet. 


Great bodhisattva who spontaneously accomplishes 
others’ well-being, Mañjughosa clearly stated that, 
relying upon these lineages, there are auspicious 
conditions for vast accomplishments for yourself and 
others; O Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


When your yogic absorption combining calm abiding 
and special insight increased like the waxing moon, you 
beheld the excellent form of the blessed 


Yamāntaka”?8 with faces and hands all complete; O 
Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


As the Gurus heart was touched by Mañjusrrs 
wisdom sword, a stream of undefiled ambrosia entered 
your heart-centre and gave birth to the finest absorption 
of co-emergent joy; O Glorious Guru, | pay homage at 
your feet. 


As Mafijughosa clearly explained to you the essential 
meaning of the ‘Prayer for Rebirth in the Land of Bliss’, 
and that of 'A Eulogy of the Authentic Aim of the 
Invincible Guardian (Maitreya), you presented both 
texts in excellent phrasing; O Glorious Guru, | pay 
homage at your feet. 


Whenever you consecrated a representation of 
enlightened body, speech, or mind, the wisdom beings 


actually entered into the symbolic beings, “09 by which 
the deities you had blessed were properly established 
as fields of karmic benefit for all sentient beings; O 
Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


From among the five spiritual sons of the bodhisattva 
Nãgãrjuna who had a discussion on profound 
dependent arising, the glorious Buddhapaálita blessed 


you with an Indian scripture,” 10 which made you 
realize the intent of the Noble One; O Glorious Guru, I 


1034 





dưới chân người. 


Các Bó-tát lớn — những vi hoàn thiện hạnh phúc cho 
người khác một cách tự nhiên, Mafijughosa đã tuyên 
bố rõ ràng rằng, dựa vào các dòng truyền thừa này, sẽ 
có các điều kiện thuận lợi cho sự thành tựu to lớn cho 
chính ngài và người khác; hỡi đạo sư huy hoàng, con 
xin kính lễ dưới chân người. 


Khi sự tinh lặng thiền định (yogi) của người kết hợp 
với sự an tịnh trú ngụ và trí sáng đặc biệt được tăng 
lên như trăng sáng ngày rằm, ngài thấy rõ hình tướng 


tuyệt vời của đức Yamantaka phúc đức8 với khuôn 
mặt và đôi bàng tay tuyệt hảo; hỡi đạo sư huy hoàng, 
con xin kính lễ dưới chân người. 


Khi con tim đạo su được thanh kiếm trí tuệ của đức 
MañjuérT chạm vào, một dòng suối cam lồ (sự tinh khiết 
không chút ô nhiễm) cháy vào chính giữa tim người 

sanh ra sự tĩnh lặng tinh tế nhất của niềm vui cùng xuất 
hiện; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân 
người. 


Khi đức Mafijughosa giải thích rõ ràng cho người ý 
nghĩa cốt yết của “Bài câu nguyện sanh về vùng đất vui 
sướng nhát (cực lac) và của “Bài ca ngợi vé mục tiêu 
đích thực của đức Hộ thế bắt khả chiến bại (Maitreya 
(Di-lác)," người đã trình bày hai bài kinh nguyện trong 
cách diễn đạt tuyệt vời; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin 
kính lễ dưới chân người. 


Bất cứ khi nào người hiến dâng biểu tượng thân, 
khẫu, ý giác ngộ thì trí tuệ quả thực nhập vào thân biểu 
tượng dó,94 nhờ đó các thiên thần mà người ban 
phước được thiết lập một cách thích hợp là ruộng chứa 
thiện nghiệp cho tất cả chúng sanh; hói đạo sư huy 
hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Từ trong năm người con trai tỉnh thần của Bồ-tát 
Nãgãrjuna — người có sự thảo luận sâu sắc vé lý tương 
quan, đức Buddhapálita sáng soi ban cho người bản 


kinh văn Ấn Độ, 85 nhờ đó mà người nhận rõ được cốt 
yếu của dáng Tối cao (đức Phật); hỡi dao sư huy 








Khi tư duy yếu nghĩa sáu chi, cứu cánh Cát tường 
Thời luân tuc/06, Thế Tôn Thời luân thân hiện diện, 
thọ ký: “sẽ đồng Nguyệt Hiền Vương."707 Hoi Cát 
Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Pháp Chủ! bằng lực tu du-già bát nhị, quán hữu tình 
và khí thế gian, hiện thậm thâm Không huyễn, quang 


minh, khi hiện khởi thiên thân đại lac/08, Ngài dat Kim 
cang du-già thân. Hói Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài. 


Từ rốn nội hóa chiên-đà-li (candalr709), lên đỉnh đầu 
hòa tan chữ HAM, giáng hạ xuống trung mạch, du hí 
trong câu sanh đại lạc, Ngài đắc kim cang du-già tâm. 
Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài... 


Ngự trên tòa trang nghiêm bảo ngọc, nhất thiết trí Bu- 
tôn Rin chen (Buton Rinchen Drub), “10 trao Ngài Tập 
Mật (Guhyasamaja) Căn bản tuc, bảo răng, “Đây trao 
ngươi làm chử'. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh 
lễ chân Ngài... 

Khi hành Tháng luán 


pháp tu Lac 





pay homage at your feet. 


When visualizing the key-points of the six branches 


of Kãlacakra, the ultimate tantra,” 11 you directly 
perceived the Kālacakra deity, and were prophesized to 


become someone like King Sucandra;“12 O Glorious 
Guru, | pay homage at your feet. ... 


Lord of Dharma, practising the vajrayoga of 
enlightened body, when you meditated on the ordinary 
world and its inhabitants as empty appearances of 
illusion through the non-dual yoga of the profound 
(emptiness) and the luminous (manifestations), you 


arose in the form of the great-bliss deity;/ 13 O Glorious 
Guru, | pay homage at your feet. 


Lord of Dharma, practising the vajra-yoga of 
enlightened speech, when through the three vajra 
gates (of OM ĀHŪM) to the lotus (cakra) in the heart 
you resolved inhalation and exhalation in the tone of 
the mantra, and your vital energies entered, remained, 
714 
lo) 


715 g 


and dissolved (in the central channe 


experienced the luminosity of Mahamudra; 
Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


Lord of Dharma, practising the vajrayoga of 


enlightened mind, when the fierce woman Candali “18 
in the navel cakra caused the letter HAM at the crown 
of your head to melt, you revelled in the glory of co- 
emergent great joy; O Glorious Guru, | pay homage at 
your feet. ... 


Sitting on a throne adorned with precious gems, the 


omniscient Buton Rinchen Drub/ 17 handed to you a 
manuscript of the Guhyasamaja Root Tantra, and told 
you, “This is yours'; O Glorious Guru, | pay homage at 
your feet. ... 


When performing the practice of Cakrasarhvara, / 18 


1035 





hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Khi quán tưởng những điểm cốt yếu của sáu nhánh 
Kãlacakra — mật tông tối thuong,96 ngài đích thân 
nhận lãnh thiên thân Kalacakra và được tiên đoán sẽ 
trở thành người giống Vua Sucandar;9/ hỡi đạo sư 
huy hoàng, con xin kính lé dưới chân người... 


Vị chúa té giáo pháp, thực hành vajra-yoga (du- già 
kim cương) của thân giác ngộ, khi người thiền quán vê 
thế giới này và cư dân trong đó chỉ là sự xuất hiện 
trống không của ảo ảnh thông qua du-già (yoga) không 
hai của [tánh không] sâu thẳm và [các biểu hiện] chiếu 
sáng, người đứng lên trong hình tướng của vị thiên 
thần an lạc tuyệt dói;98 hỡi đạo sư huy hoàng, con xin 
kính lễ dưới chân người. 


Vị chúa té giáo pháp, thực hành vajra-yoga (du-già 
kim cương) của lời giác ngộ, khi thông qua ba công kim 
cương [của Om Ahüm] đến hoa sen (cakra: diém trung 
tâm, luân xa) trong trái tim, người đã giải quyết được 
việc hít vào và thở ra theo âm điệu của thân chú và 
năng lượng sông còn (pràna) của người được nhập 
vào, duy tri và tan biến [trong rãnh trung tàm99], ngài 
trải nghiệm sự sáng tỏ của Mahàmudra;90 hói dao su 
huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Vị chúa té giáo pháp, thực hành vajra-yoga (du-già 
kim cương) của tâm giác ngộ, khi đức bà Candali hung 
ton91 trong cakra rốn (luân xa rốn) khiến cho ký tự 
HAM ở đỉnh đầu của người tan chảy, người say mê 
trong huy hoàng của niềm vui cùng xuất hiện lớn lao; 
hói dao su huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân 
người... 


Đang ngồi trên ngai trang hoàng với châu báu quý 
giá, dáng Toàn tri Buton Rinchen Drub9? trao người 
bản Mật chú căn cội Guhyasamája, rồi nói với người 
răng: “Đây là bản Mật chú của người;” hỡi dao sư huy 
hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Khi thực hành phương pháp của Cakrasamvara,93 








(Cakrasarhvara), “1 Í Thánh chúng xuất hiện trong viên 
đàn (mandala), trong, ngoài ba chó các Không hành 
(Dakini),/12 hát khúc Kim cang để Ngài vui. Hỡi Cát 
Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Khi tu tiêu diệt Ma quân pháp, trực kiến Năng Nhân 
Đại Phục Ma,/13 ánh sáng vàng ròng triệu mặt trời. 
Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


Thân Ngài, thân Phật, cùng ngữ, ý, hòa hợp không 
phân, diệt Ma quân; khi các Hộ Pháp trừ diệt Ma;/14 
Ma quân đại bại kêu: khóc vang. Hói Cát Tường 
Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài... 


Văn-thù cùng với Bí Mật Chủ, thọ ký rõ ràng, Chánh 
Pháp Vương: “Vãng sanh Đâu-suất (Tusita) lễ Di-lặc 
(Maitreya), Tối Thắng Tử hiệu Cát Tường Tạng 
(Mafiju$rigarbha). Hói Cát Tường Thượng Sư, con 
dành lễ chân Ngài... 


Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa, dịch Anh 
T.A. 





you clearly beheld the deities of the mandala in direct 
perception, and the hosts of dãkinis of the three outer 


and inner places 19 delighted you with offerings of 
vajra songs; O Glorious Guru, | pay homage at your 
feet. 


When performing the spiritual practice of defeating 


Māras army, you directly perceived the Sage, “20 
Great Tamer of Mara, resplendent like the colour of 
pure refined gold in a halo of light of a million suns; O 
Glorious Guru, | pay homage at your feet. 


Your being having become indivisible from the body, 
speech and mind of the Victorious One, you destroyed 
the hosts of Māra, and as the Dharma protectors 
crushed the demonic forces, shrieks of Mara's defeated 


troops”?! were heard; O Glorious Guru, | pay homage 
at your feet. ... 


Noble Lord of Dharma, it was clearly prophesized by 
both Mafijughosa and Vajrapani that (after your passing 
away) you would sit in the presence of the Invincible 
Dharma Lord (Maitreya) in the Pure Land of Joy 


(Tusita), and would be known as the bodhisattva 
Mafiju$rigarbha. O Glorious Guru, | pay homage at 
your feet. ... 


‘Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa’, trans. T.A. 


1036 





người dà nhìn thấy rõ ràng các thiên thần của mandala 
bằng nhận thức trực tiép và các thiên nữ dàkinr của ba 
nơi bên ngoài và bên trong94 làm vui lòng người với 
sự cúng dường các bài hát vajra (kim cương); hỡi dao 
sư huy hoàng, con xin kính lễ dưới chân người. 


Khi thực hành phương pháp tâm linh chiến thắng 
quân đội mãra (ma vương), người đích thân thọ nhận 
thánh vi,99 người chế ngự mãra vĩ đại, rực rỡ như màu 
của vàng ròng tinh khiết trong vàng ánh sáng của hàng 
triệu mặt trời; hỡi đạo sư huy hoàng, con xin kính lễ 
dưới chân người. 


Thực thể của người trở nên không thể tách rời khỏi 
thân, khẩu và ý của bậc Chiến thắng (đức Phật), người 
đã hủy diệt đạo quân mãra và khi những người bảo vệ 
giáo pháp đè bẹp các thế lực ma quỷ, nghe vang tiếng 
khóc thét của đội quân mãra thất bai;96 hỡi đạo sư huy 
hoàng, con xin kính lễ dưới chân người... 


Vị chúa té cao cả của giáo pháp, rõ ràng được cả 
đức Mafijughosa và Vajrapani tiên đoán răng [sau khi 
người mắt], người sẽ ngôi trước mặt đức chúa té giáo 
pháp bát khả chiến bai (Maitreya) trén lánh dia an lac 
trong sáng (Tusita: Dáu-suát) và sé được biết là Bồ-tát 
Mafijuérigarbha; hỡi đạo sự huy hoàng, con xin kính lễ 
dưới chán người. 


(Lời cầu nguyện về cuộc đời bí mật của Tsongkhapa, 
do T.A. dịch tiêng Anh). 








Chú thích 


660 Xem Thera and Hellmuth Hecker, Great 
Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom Publications, 
1997, pp.1-244, và tìm theo tên tąi: 

http:/www.accesstoinsight.org/ 


661 Xem *L.33. 


662 pavāranā: thỉnh cầu người khác chỉ điểm lỗi của 
mình chứng cứ theo thấy, nghe, và nghi. Buổi lễ đánh 
dấu kết thúc của ky an cư trong ba tháng ‘mua’ 
(Vassa). 





Notes 


663 See Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom 
Publications, 1997, pp.1-244, and search for them by 
name at: 

http://www.accesstoinsight.org/ 


664 See *L.33. 


665 The ceremony marking the ending of the three- 
months ‘rains’ (Vassa) period of monastic retreat, when 
monks who have lived together for the Vassa ask 
forgiveness from each other for any offence committed, 
whether seen, heard or suspected. 


1037 





Chú thích 


1 Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha (Những đệ tử lớn của 
đức Phát), Boston: Wisdom Publications, 1997, tr.1-24. 
Có thé tim tên của những vi dé tử này tai website: 

https://www.accesstoinsight.org/ 


2 Người dich: Ha lap: tức là Ty-kheo có thời gian 
xuất gia thọ giới đầy đủ lâu nhất chứ không hẳn là lớn 
tuổi nhất trong các đệ tử Tỳ-kheo của đức Phật. Bởi vì, 
không lâu sau khi đại đức Kondañña (khoảng 50 tuổi) 
xuất gia với đức Phật thì Uruvela Kassapa (Ưu-lâu-tần- 
loa Ca-diếp), một trong ba anh em đại đức Kassapa 
(Ca-diếp) theo đạo thờ lửa, khi xuất gia đã hon 70 tuổi, 
nhưng không phải là vị thâm niên trong tu tập. 


3 Xem "L.33. 


4 Lễ Bố-tát tự tứ (Pavaranà) là buói lễ đánh dấu 
chấm dứt ba tháng an cư mùa mưa (vassa) của tu sĩ 
Phật giáo, khi các Tỳ-kheo sống chung với nhau hỏi về 
lỗi lầm của mình dé bày tỏ sự ăn năn (sám hối), hoặc 
thấy, nghe hay nghỉ ngờ. 

Người dịch: Hiện nay tại Việt Nam, lễ Tự tứ của Phật 
giáo Bắc truyền diễn ra vào dịp rằm tháng bảy âm lịch, 
sau ba tháng an cư. Lễ Tự tứ của Phật giáo Nam 
truyền diễn ra vào dịp rằm tháng chín âm lịch. 


5 Người dich: Ba minh (tevijjà): trí nhớ lại các đời 
sống quá khứ (túc mạng minh), trí biết được cách thức 
chúng sanh chết đi và tái sanh do nghiệp của họ (thiên 
nhãn minh), trí biết được cách hủy diệt các khuynh 
hướng ô nhiễm (lậu tận minh). 


6 Người dịch: Sáu thắng trí (chalabhifiria): gồm ba 
minh ở trước cộng thêm năng lực tâm linh siêu nhiên 
(thần túc thông) và khả năng đọc được tâm người khác 
(tha tâm thông), khả năng nhìn thấu những nơi rất xa, 
thậm chí thấu cõi trời (thiên nhãn thông). 


7 Người dịch Câu phần giải thoát 
(ubhatobhàgavimutta) là các vi đã dat đến quả vi A-la- 
hán với ưu thế về sự thành tựu các trạng thái thiền 
định tinh tế không hình sắc (định vô sắc). 








663 Tát cả những hạng ty-kheo này đều là A-la-hán: 

hạng đầu tiên có túc mạng minh, ký ức về các đời 
trước, thiên nhãn minh thấy chúng sanh tái sinh theo 
nghiệp như thế nào, và lậu tận minh dứt sạch phiền 
não; 

hạng thứ hai sở đắc sáu thứ thần thông biến hóa; 

hạng thứ ba, A-la-hán đắc Diệt định; 

hạng thứ tư, giải thoát do tuệ. 


664 Samyutta-nikaya V.269—70. 





666 All these kinds of monks are arahants: 

the first have direct knowledge of past lives, of how 
beings are reborn according to their karma, and of 
nirvana and the other Truths of the Noble Ones; 

the second kind have these knowledges plus 
supernormal powers, mind-reading and the ability to 
hear at great distances; 

the third have experienced nirvana, the meditative 
absorptions and the formless attainments; 

the fourth have experienced nirvana and some of the 
meditative absorptions. 


667 Samyutta-nikaya V.269—70. 


1038 





8 Người dịch: Tuệ giải thoát (paririavimutta) là vi A-la- 
hán đã thành tựu mục đích không có ưu thế về sự 
thành tựu các trạng thái thiền định tinh tế không hình 
sắc (định vô sắc). 


9 Tất cả các nhóm Ty-kheo này đều là A-la-hán: 

nhóm đầu tiên có trí về các đời sống quá khứ (túc 
mạng minh), về việc làm thế nào chúng sanh được tái 
sanh theo nghiệp của họ (thiên nhãn minh), về niết- bàn 
(niềm vui do chám dứt khó đau) (lậu tận minh) và về 
các chân lý khác của các bậc Thánh; 

nhóm thứ hai có những loại trí của nhóm đầu cộng 
thêm những năng lực siêu phàm (thần thông), khả 
năng đọc được tâm trí người khác (tha tâm thông) và 
khả năng nghe được ở khoảng cách rất xa (thiên nhĩ 
thông): 

nhóm thứ ba đã trải nghiệm niết-bàn, thiền định và 
thành tựu (các trạng thái thiền) tinh tế không hình sắc 
(vô sắc); 

nhóm thứ tư đã trải nghiệm niết-bàn và một số trạng 
thái thiền định. 


10 Người dịch: Quả đầu tiên (Dự lưu, Thất lai, Nhập 
lưu, Tu-đà-hoàn). 


11 Kinh Tương ưng V. 269-70. 
12 Người dịch: Nghĩa là đệ tử của đức Phật. 


13 Người dịch: Sát-na: thời gian rất ngắn, chúng ta 
có thể dùng khái niệm nano giây hay micro giây để 
thay thế. Theo cách này thì 1 giây = 1 triệu micro giây = 
1 tỷ nano giây. 


14 Người dịch: Vị hữu học (P. sekkha hoặc sekha), 
nghĩa đen của từ sekkha là người đang học hỏi, chưa 
thông thạo, cần phải rèn luyện thêm nữa, tức người 
đang trên tiến trình dé hoàn thiện. Ở đây chỉ cho vị tu 
tập trong giáo pháp của đức Phật đang trên tiến trình 
để thành tựu quả vị A-la-hán. 

Như vậy, vị hữu học là người có thể đã hoàn thiện 
quả vị đầu tiên (vào dòng thánh), hoặc quả vị thứ nhì 
(một lần trở lui), hoặc quả vị thứ ba (không trở lui). 

Khi đạt được quả vị A-la-hán thì được gọi là vị vô học 











1039 





(P. asekkha), nghĩa là một người đã thông thạo, không 
cần phải rèn luyện thêm nữa. 

(G.P. Malalasekera & W.G. Weeraratne, ed., 
Encyclopaedia of Buddhism, Vol.VIH, Sri Lanka: 
Department of Buddhist Affairs, Ministry of Religious 
Affairs, 2007, muc từ “sekha,” tr.29). 


15 Người dich: Ty-kheo-ni (P. bhikkhuni) và Sa-di-ni 
(P. samanert: tu nữ tập su). 


16 Người dich: Những vùng lãnh thổ ngày nay như 
Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, 
Bangladesh hầu như không có đoàn thể Tỳ-kheo-ni mà 
chỉ có người nữ xuất gia thọ nhận mười giới, thường 
được gọi là “tu nữ” hay “tu nữ tập sự,” tức Sa-di-ni 
(sãmaneri). 

Tại Tích Lan (Sri Lanka) vào thập niên 1990 đã phục 
hồi đoàn thể Tỳ-kheo-ni, vì vậy, người nữ tại quốc gia 
này có thể thọ nhận đầy đủ giới luật của Tỳ-kheo-ni 
như thời đức Phật; 

vào thập niên 2000, hình thức bán xuất gia (Sa-di-ni) 
thọ nhận mười giới cũng được phục hồi. 

(Ven. Ani Jutima, “Full Ordination for Nuns Restored 
in Sri Lanka," Insight, Spring 2002, tr.30). 


17 Người dịch: Tuổi xuất gia thọ giới Ty-kheo-ni, tức 
hạ lạp hay tuôi hạ. 


18 Người dịch: Tức vừa thọ giới Tỳ-kheo. 


19 Người dịch: Đây là hình phạt Ma-nả-đọa hay Ma- 
na-dóa (P. mãnaffa), tức ý hy. Nếu Ty-kheo-ni vi pham 
giới luật quan trong nhu Tăng tàn (P. tañghãdisesa: 
suy kiệt tính thé xuất gia) thì chịu hinh phat ăn năn, 
sám hối này dưới sự giám sát của cả hai đoàn thể 
Tăng và Ni trong vòng nửa tháng. 

(Xem: Bhikkhu Sujato, Bhikkhuni Vinaya Studies 
(Nghiên cứu giới luật Ty-kheo-ni), Australia: Santipada, 
2012, tr.63-5). 


20 Người dịch: Sáu giới gồm năm giới căn bản và 
không được ăn sau buổi trưa; trong năm giới căn bản 
(sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu) thì 
giới tà dâm được điều chỉnh là cắm hẳn không quan hệ 
tình dục. Tuy nhiên, mức độ của sáu giới có khác nhau 








665 Chú giải Arguttara-nikaya (1.204—5) xác định bà 
là vợ cũ của đức Phật khi còn là thái tử. 


666 Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom 
Publications, 1997, pp.263—269. 





668 The Anguttara-nikaya commentary (I.204-5) 
identifies her as the Buddha's ex-wife. 


669 See Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 


Great Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom 
Publications, 1997, pp.263—269. 


1040 





tùy theo mỗi bộ phái. 

(Xem: Bhikkhu Sujato, Bhikkhuni Vinaya Studies 
(Nghiên cứu giới luật Ty-kheo-ni), Australia: Santipada, 
2012, tr.163 và các trang tiếp theo). 


21 Atimuttaka (ưu-đàm) thuộc giống hoa Gaertnera 
racemosa (cây sung). 


22 Chú giải Kinh Tăng chi (I. 204-5) xem Bhaddä 
Kaccana là vợ cũ của đức Phát. 


23 Ty-kheo-ni Khemaã thuộc gia dinh hoàng gia tại 
vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà). Bà là người phụ 
nữ vô cùng tuyệt đẹp, là một trong những thứ hậu yêu 
quý của Vua Bimbisara (Tàn-bà-sa-la). 

Sau này, khi gặp đức Phật tại Veluvana (Tinh xá Trúc 
Lâm) và ngộ nguyên lý vô thường nên xuất gia làm Tỳ- 
kheo-ni. 

Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, Great 
Disciples of the Buddha (Những đệ tử lớn của đức 
Phát), Boston: Wisdom Publications, 1997, tr.263-269). 


24 Người dịch: Thân thé vật chát mà qua đó người ta 
khái niệm Như Lai có thê khái niệm ngài đã được Như 
Lai từ bỏ... 


25 Khoái lạc cảm giác. 


26 Người dịch: Pátali: hoa loa kèn (trumpet-flower); 
thành Pátali, tức Pataliputta (Hoa thi thành), thành phó 
Patna, Ấn Độ ngày nay. 


27 Người dịch: Điều này có nghĩa là khi những người 
xuất gia trong Tăng đoàn hay Ni đoàn đều được xem là 
thuộc dòng họ Thích-ca (họ của đức Phật). 


28 Người dịch: Đức Phật. 
29 Người dịch: Có khi ghi là Tapassu. 


30 Người dịch: Tức thuyết phục mọi người bằng tứ 
nhiếp pháp (bốn phương tiện duy trì mối quan hệ hài 
hòa), đó là rộng lượng (bó thí), lời nói triều mến (ái 
ngữ), việc làm lợi ích (lợi hành), tính công bằng (đồng 
sự) (Kinh Tăng chi M. 32). 








667 Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom 
Publications, 1997, pp.365—372. 





670 See Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha, Boston: Wisdom 
Publications, 1997, pp.365—372. 


1041 





31.Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, 
Great Disciples of the Buddha (Các dé tử lớn của đức 
Phát), Boston: Wisdom Publications, 1997, tr.365-372. 


32 Người dich: Dinh không tầm, không tứ, hay dinh 
diệt tâm, tứ. 


33 Người dịch: Trong nguyên tác tiếng Anh, phẩm 
chất thứ 8 này là “ít ham muốn” (few desires), dịch từ 
tiếng Pāli “appiccha,” có nghĩa là “muốn chút chút hoặc 
không” (desiring little or nothing), dé hài lòng (easily 
satisfied), khiêm tốn (unassuming, unpretentious), v.v. 

(T.W. Rhys Davids and William Stede, Pàli-English 
Dictionary, London: Pali Text Society, 1921-1925, muc 
từ "appiccha," tr.67). 

Ở bản dịch của mình, tôi dùng từ “khiêm tốn” để chỉ 
cho phẩm chát thứ 8 này vì phù hợp với ví dụ minh họa 
đi cùng nó. 

Trong Kinh Tăng chi, HT. Minh Châu sử dụng khái 
niệm “ít dục” để mô tả phẩm chất này (xem chú thích 
kế tiếp). 


34 Người dịch: Tám phẩm chất: lòng tin, giữ giới, 
lòng xâu hồ, lòng sợ hãi, nghe nhiêu, bó thí, trí tuệ, ít 
duc (theo Kinh Tăng chi 8,24, HT. Minh Châu dịch). 


35 Kinh Tăng chi IV. 64-7. 


36 Người dich: Từ "Nhu Lai, Thé Tón, Thién Thé" 
déu là tên goi chỉ cho đức Phát. 


37 Người dich: Bồ-tát ma-ha-tát. 


38 Người dịch: Bán thiên (asura: a-tu-la: trên loài 
người nhưng chưa làm thiên thần, tuy nhiên có năng 
lực ngang ngửa với các thiên thần), garuda (ca-lầu-la: 
kim sí diéu: chim đại bàng cánh vàng nửa người và 
nửa chim) và gandharva (càn-thát-bà: nhạc thần, các vị 
thiên thần đánh đàn). 


39 Người dịch: Dường như đoạn này, người dịch 
sang tiếng Anh kết hợp hai bản Kinh Pháp báo đàn 
hiện có bằng tiếng Hán (Bản trong Đại Chánh và Bản 
Đôn Hoàng). 








668 Kinh Kim Cang (Vajracchedika Prajfriaparamità 
Sütra): xem M.4, 9, 20, 44, 48, 103. 


669 Một bản kinh nhắn mạnh về Phật tánh và cách 
thức mà qua đó thê giới kinh nghiệm được định hình 
bởi tâm, xem *M.142. 


670 Vị Tổ sư đã mang Thiền tông đến Trung Hoa. 


671 Đi qua phía bên kia’ hoặc bờ bên kia’ là một 
biêu tượng kinh điên của Phật giáo vê việc đạt được 
giác ngô.’ 

672 Thường được dịch là ‘mât ngôn’, tương tự nhu 
thân chú (mantra). 


673 Nghĩa là người tại gia. 


674 Tiểu thừa (Hinayána): người hướng tới mục đích 
tự giác (cứu độ cho bản thân). 





671 The Diamond-cutter Perfection of Wisdom Sütra 
(Vajracchedika Prajfiaparamita Sūtra): see *M.4, 9, 20, 
44, 48, 103. 


672 A text emphasizing the Buddha-nature and the 


way in which the perceived world is shaped by one's 
mind: see *M.142. 


673 The legendary master who first brought Chan / 
Zen to China. 


674 Crossing over to the 'other side' or 'other shore' 
is a classic Buddhist image for attaining awakening. 
675 Powerful formulas or incantations, similar to 


mantras. 


676 Indicative of the status of a householder, a lay- 
person. 


677 Of those who aim only for their own liberation. 


678 There is a play on words here which is lost in 
1042 





Trong Đại Chánh: KAMA: FA! E DEBE, + 
KAR, IHHIib, ETAR. PRADIM! RRETH, (8 
#Ã (Dai sư (Huineng) khuyên bảo ... (nhu trên)... 
ngay lập tức. Các bạn đạo thân mến! Hãy lắng nghe 
cách thức và nguyên do cũng như ý nghĩa việc giác 
ngộ giáo pháp của Huệ Năng). Theo bản thảo Kính 
Pháp báo đàn được tim thấy tại hang động Đôn Hoàng 
(Tun-huang): (W) mE : FARRS PEE ERI RET OCA SR 
ik (phần A2) 

(Sư ngôn: thiện tri thức! Tịnh tâm niệm ma-ha-bát- 
nhã-ba-la mật pháp: Sư nói: các bạn đạo thân mến! 
Hãy làm cho tâm trong sáng và tập trung vào giáo pháp 
về sự hoàn hảo của trí tuệ to lớn này). Ở đây, tôi dịch 
sang tiếng Việt theo đúng bảng tiếng Anh. 


40 Kinh Kim cương Bát-nhã-ba-la-mật (Vajracchedika 
Prajfiãpãramitä): xem *M.4, 9, 20, 44, 48, 103. 


41.Bản kinh nhắn manh bản thé giác ngộ (Phật tánh) 
và cách mà thê giới thường nghiệm được định hình bởi 
tâm con người: xem *M.142. 


42 Người dịch: Ngũ Tổ huyết mạch đồ (3z‡R tn AÑ). 


43 Vị sư truyền thuyết, người đầu tiên mang (trường 
phái) Thiên đên Trung Hoa. 


44 Qua “phía bên kia" hay qua “bờ bên kia” là hình 
tượng sinh động kinh điên của Phật giáo vê sự đạt đên 
giác ngộ. 

45 Các thể thức hay các câu thần chú đầy uy lực, 


giống với câu chú bí mật (maniras). 


46 Chỉ cho hình thức của người cư sĩ tại gia (thời 
đức Phật), ngày nay vẫn còn ở một số vùng Phật giáo 
Thượng tọa bộ, còn Phật giáo Đại thừa và Kim Cương 
thừa thì mặc trang phục như mọi người khác. 


47 Vì một số người chỉ hướng đến giải thoát cho bản 
thân họ. 


48 Ở đây có cách chơi chữ mà không còn trong bản 








675 Với sự xa hoa và bạo lực thường liên quan đến 
vương quyền, Phật giáo có nhiều câu chuyện về các 
hoàng tử tốt muốn tránh làm vua; một chủ dé bó sung 
là làm thế nào để trở thành một vị vua tốt, xứng đáng. 


676 Vì được sử dụng bởi các du-già sư và nhà khổ 
hạnh. 


677 Tức là, ông đã chấp nhận lối sống của một du- 
già sư mật giáo. 


678 Dàkini, các biểu hiện của trí tuệ (xem chú thích 
đâu tiên của *V.4) duoc cho là có năng lực đưa ra 
những hướng dán bí truyén. 


679 Các trung tâm năng lượng ở thân vi tế nằm ở 
bón điểm dọc theo cột sống: rốn, tim, có họng và trán. 
680 Hay nhập môn. 


681 Vô Ngã Mẫu là Nairätmyä, phối ngẫu của 
Heruka, vị bôn tôn mật giáo mà Kankaripa phải được 





translation, in that the word for 'merchanf, Sresthi, is 
almost identical to the word for the word for ‘supreme’, 
$restha. 

There is thus only one letter separating 'the supreme 
Dharma', which is what Vimalakirti actually teaches, 
from “the Dharma of merchants’. 


679 Given the luxury and violence often associated 
with kingship, Buddhism has a number of stories about 
good princes seeking to avoid becoming king; a 
complementary theme is that of how to be a good, just 
king. 


680 As used by yogis and ascetics. 


681 That is, he adopted the life-style of a tantric yogi. 


682 Daàkinis, manifestations of wisdom (see first 
footnote to *V.4.) were thought to have the power of 
giving esoteric instruction. 


683 Energy-centres in the subtle body situated at four 
spots along the spine: the navel, the heart, the throat, 
and the forehead. 


684 Or initiation. 


685 The Self-less Lady is Nairatmyà, the consort of 
Heruka, the tantric deity into whose practice Kankaripa 


1043 





dich (tiếng Anh và tiếng Việt), trong đó từ “thương gia," 
$resthi thì phát âm dường như giống với từ "cao 
thuong," $restha. 

Vi thé, chỉ có một ký tự tách biệt "giáo pháp cao 
thượng” là điều mà Vimalakirti thực sự giảng dạy, với 
“giáo pháp của các thương gia.” 

Người dịch: Câu này trong bản Sanskrit: Sresthisu ca 
$resthisammatah $resthadharmacanatayai. 

(SGBSL, ed.  VimalakirtinirdeSa: — Transliterated 
Sanskrit Text Collated with Tibetan and Chinese 
Translations, Tokyo: Taisho University Press, 2004, 
tr.62.) 


49 Người dịch: Mahàsiddhas: “Mahã:” lớn, hàng đầu, 
ưu tú, xuất sắc; “siddha:” người thành tựu, người hoàn 
thiện. Có nghĩa là những người thực hành Phật giáo 
Kim cương thừa đã thành tựu, đã ngộ đạo một cách 
xuất sắc (great accomplished ones). Khi dịch sang 


tiếng Việt, tôi dùng từ “đạo sư hàng đầu” hoặc có khi 
dùng từ “đạo sư ưu tú” dé chuyén tải. 


90 Mặc dù sự xa hoa và bạo lực thường được liên 
kết với vương quyền, nhưng Phật giáo có những câu 
chuyện vé những vi hoàng tử trong sáng có gáng tránh 
né viéc tró thành vua; mót chü dé bó sung là làm thé 
nào dé tró thành vi vua tót và cóng báng. 


51 Được những người tu hành (yogi: nhà du-già) và 
khó hạnh sử dung. 


52 Có nghĩa là hoàng tử chon lối sóng của một người 
thực hành mật chú (tantric yogi). 


53 .Dàkini, hiện thân của trí tuệ (xem cước chú ở 
”V.4) được cho là có năng lực đưa ra lời chỉ dân bí 
truyện. 


54 Các trung tâm năng lượng trong thân thé tinh tế 
này được đặt ở bốn điểm dọc theo cột sống: rốn, tim, 
cô họng và trán. 


55 Hay quán đảnh, sự khởi đầu, khai tâm. 


56 Thánh mẫu Phi Ngã, tức là Nairätmyä, vợ của 
Heruka, vị thiên thân mật chú mà Kankaripa buộc phải 








nhập môn vào các vị ấy. 


682 Ở đây có nghĩa là vào ‘Pháp gió? hay 'Phật dó'. 


683 Hoặc là người đàn vĩnã: một nhạc cụ bằng đồng 
của Ấn giống dàn lute, có âm thanh ngọt ngào. 


684 Một bổn tôn mật giáo. 


685 Một nhac cụ dây khác dùng dé đi kèm với dàn 
vina. 


686 Vào thói các đại thành tựu giả, ý tưởng về đẳng 
cấp Hindu đã lan tràn trong xã hội Án-dó, và ảnh 
hưởng đến ngay cả những người gắn bó với Phật giáo 
với nhiều mức độ khác nhau. 


687 Oddiyàna là một quốc gia bán thần thoại ở đâu 
đó phía tây bắc Ấn, được cho là quê hương của nhiêu 
giáo lý mật tông. 

688 Điều này cho thấy rằng bà đã giác ngộ Phật tánh 


trong một đời quá khứ. 


689 Tức là, tất cả mọi khi bà duy trì giác ngộ thanh 
tinh. 


689 Tức là, tất cả mọi khi bà duy trì giác ngộ thanh 
tinh. 


691 Các vị thần thánh: Vajrapäni, Maitreya, 
Amitabha, Tara, Usnisa Vijaya, Usnisa Sitatapatra, 
Yamantaka, Mafijusri / Mafijughosa, Kalacakra. 


692 Tòa Kim cương ở Bodhgayä, Án-dó, noi đức 
Phật đạt được giác ngộ. 





must have been initiated. 


686 Here meaning the 'expanse of phenomena', or a 
Buddha-land. 


687 Or player of the vĩnä: a lute-like Indian instrument 
with a sweet sound. 


688 A tantric deity. 


689 Another stringed instrument | used for 


accompanying the vinà. 


690 By the time of the mahàsiddhas, the Hindu idea 
of caste had pervaded Indian society, and affected 
even those affiliated to Buddhism to varying extents. 


691 Oddiyàna was a semi-mythic country somewhere 
in northwest India, purportedly the homeland of many 
tantric teachings. 


692 This shows that she had already awakened to 
Buddha-nature in a past life. 


693 That is, all the while she maintained pure 
awareness. 


694 Here meaning awakening. 


695 The celestial ones being: Vajrapani, Maitreya, 
Amitàbha, Tãrã, Usnisa Vijaya, Usnisa Sitatapatra, 
Yamaàntaka, Manjusri / Mañjughosa, Kalacakra. 


696 The Diamond Throne in Bodhgaya, India, where 
the Buddha attained enlightenment. 


1044 





kết nap vào sự thực hành của minh. 


57 Ở đây có nghĩa là “thế giới hiện tượng mênh 
mông” (pháp giới), hay cõi Phật. 


58 Hay nghệ sĩ đàn vina: vina là một loại nhac cu 
của Án Độ giống như dàn luýt (lute) với âm thanh ngọt 
ngào. 


59 Vị thiên thần mật chú. 


60 Một loại nhạc cụ bằng dây khác được dùng chung 
với dàn luýt (vīņā). 


_ 61 Vào thời đại của các đạo sư ưu tú, quan niệm của 
Ấn Độ về giai cấp đã ảnh hưởng khắp xã hội Ấn Độ và 
tác động ngay cả đến những người thực hành Phật 
giáo trong nhiều mức độ khác nhau. 


62 Người dịch: Nghĩa là có được thân thể khỏe mạnh 
thêm lân nữa. 


63 Oddiyãna là một quốc gia gần như thần thoại ở 
đâu đó tại tây bắc Ấn Độ, có lẽ là quê hương của nhiêu 
lời dạy mật chú. 


64 Điều này cho thấy cô đã đánh thức bản thể giác 
ngộ (Phật tánh) trong kiép trước. 


.65 Có nghĩa là mặc cho mọi việc như vậy nhưng cô 
vẫn duy trì sự thức tỉnh trong sáng của mình. 


66 Ở đây có nghĩa là giác ngộ. 


67 Người dịch: Ba cõi thấp: (1) cõi ham muốn khoái 
lạc cảm giác (dục giới), (2) cõi hình sắc (sắc giới), (3) 
cõi vô hình sắc (vô sắc giới). 


68 Các thiên thần là: Vajrapäni, Maitreya, Amitäbha, 
Tãrã, Usnisa Vijaya, Usnisa Sitatapatra, Yamantaka, 
Manjusri / Mafijughosa, Kalacakra. 


. 69 Tòa Kim Cương tai Bồ-đề Đạo Tràng (Bodhgaya), 
Ân Độ, nơi đức Phát thành tựu giác ngộ. 








693 Diparnkara Ati$a (xem *VI.5 và *V.10), người tiên 
phong trước nhất về truyền thống kinh Đại Thừa ở Tây 
Tạng. 


694 Jetsun (rje tsun): Tôn giả, Chí tôn, Thánh chủ; 
xưng hiệu Tây Tang chỉ cho tu tập. 


695 Mafijughosa: Diệu Âm, một hiện thân của Bồ-tát 
Văn-thù (Mafiju$ri), Bô-tát của trí tuệ vé tánh không. 


696 Bí mật tập hội thản-đặc-la (Guhyasamàja 
Tantra), bản kinh chính của bó phu tục (phargyud, hé 
dương thừa) thuộc Vô thượng du-già mật tục 
(Anuttarayoga tantra). 


697 Sám nguyện từ hành nguyện Phó Hiền rút gon 
thành bảy chỉ: lễ bái, cúng dường, sám hối nghiệp 
chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, 
thỉnh Phật trụ thế, và hồi hướng công đức trước mặt ba 
mươi lăm vị Phật được mô tả trong kinh 'Ba tụ pháp” 
(Tri-skandha-dharma Sütra). 


698 mudra, biéu tuong bí mát báng các tu thé bàn 
tay. 


699 Phật Sakyamuni. 


700 Những nhà triết học Án-độ đầu tiên của phái 
Trung Quán. 


701 Các vị tiền bối của Duy thức. Vô Trước được nói 
là đã chứng địa thứ ba trong mười địa Bô-tát. Thé 
Thân dược tôn xưng là Phật thứ hai. 


702 Các đạo sư Án-dó quan trong khác dà sáng tác 
những chú giải về các tác phẩm của các triết gia vĩ đại. 





697 Ati$a (see*VI.5 and *V.10), foremost proponent 
of the Mahayana sūtra tradition in Tibet. 


698 Tibetan honorific used for a spiritually highly 
developed person. 


699 A form of Mafiju$ri, bodhisattva of the wisdom of 
emptiness. 


700 The Guhyasamaja Tantra, main text of the father 
class of Anuttarayoga tantras. 


701 A practice of purification consisting of making 
prostrations, offerings, confession of bad actions and 
downfalls, rejoicing at virtuous actions, requesting the 
Buddhas to teach and remain in the world, and 
dedication of virtue made in front of the thirty-five 
Buddhas described in the 'Sütra of the Three Dharma- 
collections’ (Tri-skandha-dharma Sūtra). 


702 Symbolic hand-gestures. 


703 Śākyamuni Buddha. 


704 Foremost 
Madhyamaka school. 


Indian philosophers of the 


705 Greatest Indian philosophers of the 'Mind-only' 
(Cittamatra) or Yogacara school. 


706 Other important Indian masters who have 
composed commentaries on the works of the great 
philosophers 


1045 





70 Ati$a hay Dipamkara Ati$a (xem "VI.5 và *V.10), 
người khởi xướng lỗi lạc nhật vé truyén thông kinh điễn 
Phật giáo Đại thừa ở Tây Tạng. 


71 Lời nói kính cán được dùng chỉ người đã phát 
triên tâm linh cao cáp. 


72 Hiện tướng của ngài Mañjuśrī (Văn Thù), Bồ-tát 
của trí tuệ không tánh. 


73 Guhyasamàája Tantra, tác phám chính của bó phu 
tuc (father class) Anuttarayoga tantra (Mát chü Du-già 
cao nhál). 


74 Su thuc hành làm trong sáng [tám hồn] gồm: (1) 
lễ lạy, (2) dâng cúng, (3) sám hối những hành động 
xấu và sa sút, (4) hân hoan với những hành động đức 
hạnh, (5) cầu nguyện các đức Phật giảng dạy [giáo 
pháp] và (6) vẫn mãi còn trên thế giới và (7) chia sẻ 
phước đức đã làm trước 35 vị Phật được mô tả trong 
"Kinh Sự tập hop giáo pháp hay Kinh Pháp tu" (Tri- 
skandha-dharma Sütra). 


75 Những cử chi của tay có tính biểu tượng. 


76 Người dịch: Đệ tử của đức Phật. 
77 Đức Phật Thích-ca-mâu-ni (Šãkyamunï Buddha). 


78 Người dịch: Ánh sáng vô lượng (Vô lượng quang) 
tức đức Phật A-di-đà. 


79 Những nhà triết học Án Độ lỗi lạc về trường phái 
Madhyamaka (Trung Quán). 


80 Nhüng nhà triết học Án Độ vi đại nhất về hoc 
thuyét Duy thức (Cittamàtra) hay trường phái Yogãcãra 
(Du-già). 


81 Những luận sư Ấn Độ hàng đầu khác về việc chú 
giải những tác phâm của các nhà triệt học lớn (trong 
hai cước chú phía trước). 








703 Những 'dai thành tựu giả' của truyền thống mật 
giáo, một sô tích truyện của họ xem trong ”V.85-89. 


704 bcom ldan rdo rje 'jig byed (Vajrabhairava, đối 
dich cüa Yama, thàn chét), Hán cüng dich là Dai Uy 
Đức Kim cang; hiện thân khác của Yamantaka, hiện 
thân phán nộ của Văn-thù (Mafijuéri) với chín đầu và 
mười bốn đôi bàn tay. 


705 dam tshig pa: tam-muội-da tôn, bản thé tôn, 
quán tưởng tôn: hành giá mật tông quán tưởng ảnh 
tượng bón tôn hiện khởi trong tâm tự tánh bón tôn và 
sanh tiền bổn tôn. 


706 Kãlacakra (Thời Luân) Tantra được phái 
Gelukpa xem là tantra cuôi cùng của lớp tantra Vô 
thượng du-già (Anuttarayoga). 


707 Sucandra, vua vùng đất thần bí của Sambhala, 
được cho là đã câu Kalacakra Tantra từ đức Phật. 


708 Chỉ cho bổn tôn Thời Luân (Kãlacakra). 





707 'Great accomplished ones' of the Tantric 
tradition, some of whose life-stories see in V.85-89. 


708 'Opponent of the Lord of Death', a wrathful from 


of Mafiju$ri with nine heads and fourteen pairs of 
hands. 


709 That is, the actual enlightened beings actually 


'entered' or became one with their symbolic 
representations. 
710 Buddhapalta was an Indian Buddhist 


philosopher, who, in his commentary on Nãgãrjuna's 


'Fundamental Treatise on the Middle Way', laid down 
the foundations of the  Prasangika-Madhyamaka 
(Consequentialist Middle Way) school, which 


Tsongkhapa later accepted as the final system of 
Buddhist philosophy. The event described may have 
happened in a vision or a dream. 


711 The Kālacakra (Wheel of Time) Tantra is seen by 
the Gelukpa school as the ultimate tantra of the Highest 
Yoga (Anuttarayoga) tantra class. 


712 King of the mystical land of Sambhala, who is 
said to have requested the Kalacakra Tantra from the 
Buddha. 


713 A reference to the Kalacakra deity. 


714 The central channel which is seen to run down 
the back, connecting the various cakras, or energy- 
centres. 


715 Mahàmudrà (Great Seal / Great Symbol) is a 
term used for tantric awakening. 

In Highest Yogatantra this is effected by drawing the 
vital energies (pràna) into the central channel and 
dissolving them therein through the recitation of OM 


1046 





82 “Các dao sư uu tú” của truyền thống Mật chú, một 
sô câu chuyện vé ho, xem V.85-89. 


83 “Đối thủ của Thần chết (Diém vương),” một sự 
phán nộ của đức Mafijuéri (Văn Thù) với chín dàu và 
mười bón đôi tay. 


84 Có nghĩa là một các chúng sanh giác ngộ thực sự 
đúng là “nhập vào” hay trở một với biêu tượng tượng 
trưng của họ. 


85 Buddhapalita (Phật Hộ) là một nhà triết hoc Phật 
giáo Án Độ; các chú giải của ông về tác phẩm “Những 
luận dé căn bản vé Trung dao" (Müla-Madhyamaka- 
Kãrikã) của Nãgãrjuna (Long Tho) đã đặt nền móng 
cho trường phái Prãsangika-Madhyamaka (Trung quán 
cụ duyên), điều mà sau này Tsongkhapa chấp nhận là 
hệ thống triết học Phật giáo sau cùng. Sự kiện được 
mô tả có thé xảy ra trong ảo ảnh hay giác mơ. 


86 Mật chú Bánh xe thời gian (Thời luân — Kãlacakra 
Tanira) được trường phái Gelukpa (Cách-lỗ) xem là 
mật chú tối thượng của tầng mật chú Du-già cao nhất 
(Anuttarayoga). 


87 Vua của vùng đất huyền thoai Sambhala, người 
được cho là đã thỉnh câu đức Phật Mật chú Bánh xe 
thời gian (Kalacakra Tantra). 


88 Mối liên hệ đến thiên thần Bánh xe thời gian 
(Kalacakra). 


89 Rãnh trung tâm được xem là chay dọc sống lưng, 
kết nối với nhiều cakra (luân xa) khác, hay những trung 
tâm năng lượng. 


90 Mahàmudrà (thủ ấn lớn / biểu tượng lớn) là thuật 
ngữ được dùng cho sự giác tinh mật tông. 

Trong Mật chú du-già (Yogatantra) tối cao, điều này 
có tác dụng bởi việc cuón hút dòng năng lượng sông 
còn (pràna) vào rãnh trung tâm và lan tỏa chúng tại đó 








709 Nhân cách hóa của chuyết hỏa (tumo), tương 
đương với Kundalini trong tantra Hindu. 


710 Butón Rinchen Drup (Bu ston rin chen grub, 
1290-1364), môt lat-ma cao trong của phái Sakyapa, 
nói tiếng vì biên tập án bản đầu tiên của Dai Tang Phật 
Giáo Tây Tạng. 

711 “Thắng Lac Luân’ - một tantra tuyệt diệu khác 
của lớp Anuttarayoga. 


712 Các cakra ở đầu, có hong và tim (2). 


713 Phật S$akya-Muni. 


714 Biểu tượng cho những phiền não khác nhau. 





AHÙM, the three syllables of enlightened body, speech 
and mind, thus causing the fundamental luminosity of 
the mind to manifest. 

716 Personification of inner heat (tumo), equivalent of 
Kundalini in Hindu tantra. 


717 Butón Rinchen Drup (Bu ston rin chen grub, 
1290-1364), a high lama of the Sakyapa school, 
famous for having compiled the first edition of the 
Tibetan Buddhist Canon. 

718 ‘Wheel of Perfect Bliss’ — another great tantra of 
the Anuttarayoga class. 

719 The head, throat and heart cakras (?). 


720 Šãkyamuni (Sage of the Sakyans) Buddha. 


721 Symbolising various mental defilements. 


1047 





thông qua việc đọc tung Om Ahüm - ba âm tiết vé 
thân, khâu, ý giác ngộ rõ ràng, làm nhu váy khién cho 
ánh sáng căn cội của tâm được rực sáng. 


91 Sự nhân cách hóa sức nóng bên trong (tumo) 
[con người], tương đồng với Kundalina trong mật chú 
Ân Độ giáo. 


92 Buton Rinchen Drup (Bu ston rin chen grub, 1290- 
1364), vi lat-ma cao cấp của trường phái Sakyapa, nói 
tiéng vi bién soan án bàn dàu tién cüa Dai tang kinh 
Phật giáo Tây Tang. 


93 "Bánh xe của an lac hoàn hảo” - một mật chú 
tuyệt vời khác của tâng Anuttarayoga (Mật chú du-gia 
cao nhát). 


94 Ba cakra (luân xa): đầu, cuống họng và tim (?). 


95 Đức Phật Thích-ca-mâu-ni (đức Phật, vị thánh 
(muni) của dòng tộc Thích-ca (Sakya). 


96 Sự tượng trưng hóa đa dạng loại phiền não của 
tâm. 








PHỤ LỤC 
Địa chỉ của Buddhanet 


Đây là địa chỉ của các trung tâm Phật giáo khắp thế 
giới, có thê giúp bạn tìm một trung tâm ở gân mình: 
http:/www.buddhanet.info/wbd/ 


Nghe tụng kinh Phật 
Kinh tụng của Buddhanet: 


http:/www.buddhanet.net/audio- chant.htm và 
http:/www.buddhanet.net/ftp05.htm 


SÁCH PHẠT GIÁO 
Giới thiệu tóng quan 


L.S. Cousins 'Buddhism' in A New Handbook of 
Living Religions, ed. J.R. Hinnells, Blackwell, 1997, 
pp.369- 444: mót bán tóng quan ró ràng và có dong. 


Damien Keown, Buddhism: A Very Short Introduction, 
Oxford, 1996, 152 pages: giới thiệu rõ ràng bởi một hoc 
giả phi Phật giáo. 


Charles S. Prebish and Damien Keown, /ntroducing 
Buddhism, Routledge, 2006, 299 pages: mót huóng 
dán ró ràng và rành mach cho sinh vién. 


Rupert Gethin, Foundations of Buddhism, Oxford 
University Press, 1998, 332 pages: giới thiệu học thuật, 
nhân manh vào Thượng tọa bó. 


Peter Harvey, An introduction to | Buddhism: 
Teachings, | History and Practices, Cambridge 
University Press, 2nd edition, 2013, 515 pages: kháo 
sát hoc thuát chi tiét và các hinh thái khác nhau cüa 





APPENDIXES 
Buddhanet's World Buddhist Directory 


This gives addresses of Buddhist centres around the 
world, which will help you locate a local centre: 
http:/www.buddhanet.info/wbd/ 


To hear some Buddhist chanting 
Buddhanet chants: 


http:/www.buddhanet.net/audio-chant.htm and 
http:/www.buddhanet.net/ftp05.htm 


BOOKS ON BUDDHISM 
Overall introductions 


L.S. Cousins 'Buddhism' in A New Handbook of 
Living Religions, ed. J.R.Hinnells, Blackwell, 1997, 
pp.369- 444: a clear and succinct overview. 


Damien Keown, Buddhism: A Very Short Introduction, 
Oxford, 1996, 152 pages: clear introduction by a non- 
Buddhist academic. 


Charles S. Prebish and Damien Keown, /ntroducing 
Buddhism, Routledge, 2006, 299 pages: a clear and 
well set out guide for students. 


Rupert Gethin, Foundations of Buddhism, Oxford 
University Press, 1998, 332 pages: clear academic 
introduction, with an emphasis on the Theraväda. 


Introduction to Buddhism: 
and Practices, | Cambridge 


University Press, edition, 20183, 515 pages: 
detailed academic survey of the various forms of 


1048 


Peter Harvey, An 
Teachings, | History 
ond 





PHU LUC 
Danh ba Phát giáo thé giói 


Dia chi cüa các trung tám Phát giáo trén kháp thé 
giói duoc cáp nhát tai website: 
http:/www.buddhanet.info/wbd/ 


Dé nghe các bài tụng kinh của Phật giáo 
Quý độc giả truy cập vào 


http:/www.buddhanet.net/audio-chant.htm 
http:/www.buddhanet.net/ftp05.htm 


Phụ lục 1 - SÁCH VÉ PHẬT GIÁO 
Giới thiệu tổng thể 


L.S. Cousins "Buddhism" in A New Handbook of 
Living Religions ("Phát giáo" trong Số tay mới vé những 
tón giáo hiện hành), J.R. Hinnells bién tập, NXB 
Blackwell, 1997, trang 369—444: Cái nhin tóng quan và 
düc két. 


Damien Keown, Buddhism: A Very Short Introduction 
(Dao Phát: Giói thiéu ngán gon), NXB Oxford, 1996, 
152 trang: Giới thiệu về Phật giáo của một hoc giả 
ngoại đạo. 


Charles S. Prebish và Damien Keown, /ntroducing 
Buddhism (Giới thiệu Phát giáo), NXB Routledge, 
2006, 299 trang: Những hướng dẫn cụ thé, thiết thực 
dành cho học sinh, sinh viên. 


Rupert Gethin, Foundations of Buddhism (Nền tảng 
của Phật giáo), NXB Đại học Oxford, 1998, 332 trang: 
Dân nhập học thuật rõ ràng với trọng tâm hướng vé 


Thượng tọa bộT. 


Peter Harvey, An Introduction to | Buddhism: 
Teachings, History and Practices (Giói thiéu vé Phát 
giáo: Giáo pháp, lịch sử và hành tri), NXB Đại hoc 
Cambridge, án bàn làn 2, 2013, 515 trang: Kháo sát 








Phật giáo. 


Richard H. Robinson, Willard L. Johnson and 
Thanissaro Bhikkhu, Buddhist Heligions: A Historical 
Introduction, 5th edition, Thompson/Wadsworth, 2005. 
357 pages. Bao gồm nhiều khía cạnh của văn hóa Phật 
giáo. 


Heinz Bechert and Richard Gombrich, eds, The 
World of Buddhism: Buddhist Monks and Nuns in 
Society and Culture, Thames and Hudson, 1991, 308 
pages with many illustrations. Các chuong vé Phát 
giáo trong các đất nước và khu vực khác nhau. 


Paul Williams, with Anthony Tribe and Alexander 
Wynne, Buddhist Thought: A Complete Introduction to 
the Indian Tradition, 2nd edition, Routledge and Kegan 
Paul, 2011, 271 pages. 


Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics: 
Foundations, Values and Issues, Cambridge University 
Press, 2000, 478 pages. 


Sarah Shaw, /ntroduction to Buddhist Meditation, 
Routledge, 2008, 296 pages: mót tóng quan vé các 
pháp hành Phát giáo. 


Stephen Batchelor, The Awakening of the West: 
Encounters of Buddhism and Western Culture, 
Berkeley, Parallax Press, 1994, 436 pages. 


Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds, 
Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia, University 
of California Press, 2002, 425 pages. 





Buddhism. 


Richard H. Robinson, Willard L. Johnson and 
Thanissaro Bhikkhu, Buddhist Religions: A Historical 


Introduction, gth edition, Thompson/Wadsworth, 2005. 
357 pages. Covers many aspects of Buddhist cultures. 


Heinz Bechert and Richard Gombrich, eds, The 
World of Buddhism: Buddhist Monks and Nuns in 
Society and Culture, Thames and Hudson, 1991, 308 
pages with many illustrations. Chapters on Buddhism in 
various countries and areas. 


Paul Williams, with Anthony Tribe and Alexander 
Wynne, Buddhist Thought: A Complete Introduction to 


the Indian Tradition, and 
Paul, 2011, 271 pages. 


edition, Routledge and Kegan 


Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics: 
Foundations, Values and Issues, Cambridge University 
Press, 2000, 478 pages. 


Sarah Shaw, Iniroduction to Buddhist Meditation, 
Routledge, 2008, 296 pages: an overview of the range 
of methods in Buddhism. 


Stephen Batchelor, The Awakening of the West: 
Encounters of Buddhism and Western Culture, 
Berkeley, Parallax Press, 1994, 436 pages. 


Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds, 
Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia, University 
of California Press, 2002, 425 pages. 


1049 





hoc thuật chi tiết và các hình thức khác nhau của Phật 
giáo. 


Richard H. Robinson, Willard L. Johnson và 
Thanissaro Chemicals, Buddhist Religions: A Historical 
Introduction (Phát giáo: Giới thiệu vé lịch sử), tái bản 
lần thứ 5, NXB Thompson/Wadsworth, 2005. 357 
trang. Bao gồm nhiều khía canh của nền văn hóa Phật 
giáo. 


Heinz Bechert và Richard Gombrich biên tập, The 
World of Buddhism: Buddhist Monks and Nuns in 
Society and Culture (Thé giói cüa dao Phát: Táng-Ni 
trong xã hội và nén văn hóa), NXB Thames và Hudson, 
1991, 308 trang vói nhiéu dán chứng, minh hoa. Các 
chương vé Phật giáo ở nhiều quốc gia và khu vực khác 
nhau. 


Paul Williams, Anthony Tribe và Alexander Wynne, 
Buddhist Thought: A Complete Introduction to the 
Indian Tradition (Tư tưởng Phật giáo: Giới thiệu đây đủ 
về truyền thống của Án Độ), tái bản lần thứ 2, NXB 
Routledge và Kegan Paul, 2011, 271 trang. 


Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics: 
Foundations, Values and Issues (Giới thiệu vé dao đức 
Phát giáo: Nén tảng, giá trị và vấn dé), NXB Đại hoc 
Cambridge, 2000, 478 trang. 


Sarah Shaw, Introduction to Buddhist Meditation 
(Giói thiéu vé thién Phát giáo), NXB Routledge, 2008, 
296 trang: Tóng quan vé pham vi cüa các phuong 
pháp trong Phát giáo. 


Stephen Batchelor, The Awakening of the West: 
Encounters of Buddhism and Western Culture (Sự tỉnh 
thức của thé giới phương Tây: Du nhập của Phật giáo 
và nên văn hóa phương Tây), NXB Berkeley, nhà in 
Parallax , 1994, 436 trang. 


Charles S. Prebish và Martin Baumann biên tập, 
Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia (Chánh 
pháp lan tỏa phương Tây: Dao Phát ngoài khu vực 
Châu Á), NXB Bai hoc California Press, 2002, 425 
trang. 








Hướng dẫn tu trì hoặc đối mặt với những khó 
khăn trong cuộc sống 


Jack Kornfield, A Path With Heart: The Classic Guide 
Through the Perils and Promises of Spiritual Life, 
Rider, 2002, 353 pages. 


Pema Chodron, How to Meditate: A Practical Guide 
to Making Friends with Your Mind, Sounds True, 2013, 
184 pages. 


Pema Chodron, When Things Fall Apart: Heart 
Advice for Difficult Times, new edition, Element, 2005, 
208 pages. 


Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness: The 
Classic Guide to Meditation, Rider, 2008, 160 pages. 


The Dalai Lama and Howard C. Cutler, The Art of 
Happiness: A Handbook for Living, Hodder, 1999, 208 
pages. 


Cuộc đời đức Phát 


John S. Strong, The Buddha: a Short Biography, 
Oxford, One World, 2001, 203 pages. 


Phát giáo Thwong toa bó 


Walpola Rahula, What the Buddha Taught, 2nd 
edition, One World, 1997 (originally 1974) 168 pages: 
một giới thiệu kinh điển về Phật pháp, nhu được bảo 
tồn bởi phái Thượng tọa bộ, bởi một tỳ-kheo Sri Lanka 
nỗi danh. 





Guides to spiritual life and dealing with life's 
difficulties 


Jack Kornfield, A Path With Heart: The Classic Guide 
Through the Perils and Promises of Spiritual Life, 
Rider, 2002, 353 pages. 


Pema Chodron, How to Meditate: A Practical Guide 
to Making Friends with Your Mind, Sounds True, 2013, 
184 pages. 


Pema Chodron, When Things Fall Apart: Heart 
Advice for Difficult Times, new edition, Element, 2005, 
208 pages. 


Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness: The 
Classic Guide to Meditation, Rider, 2008, 160 pages. 


The Dalai Lama and Howard C. Cutler, The Art of 
Happiness: A Handbook for Living, Hodder, 1999, 208 
pages. 


The Life of the Buddha 


John S. Strong, The Buddha: a Short Biography, 
Oxford, One World, 2001, 203 pages. 


Theravada Buddhism 


Walpola Rahula, What the Buddha Taught, and 
edition, One World, 1997 (originally 1974) 168 pages: a 
classic introduction to the Buddha's teachings, as 
preserved by the Theravada school, by a famous Sri 
Lankan monk. 


1050 





Hướng dẫn vé đời sóng tinh thần và giải pháp 
cho những khó khăn trong cuộc sông 


Jack Kornfield, A Path With Heart: The Classic Guide 
through the Perils and Promises of Spiritual Life (Con 
đường của tám thức: Hướng dán tiêu biéu dé đẩy lùi 
hiễm nguy và giữ vững ước nguyện trong đời sống tinh 
thân), NXB Rider, 2002, 353 trang. 


Pema Chodron, How to Meditate: A Practical Guide 
to Making Friends with Your Mind (Cách thiền: Hướng 
dẫn thực hành đề làm bạn với tâm trí của mỗi cá nhân), 
NXB Sounds True, 2013, 184 trang. 


Pema Chodron, When Things Fall Apart: Heart 
Advice for Difficult Times (Khi moi thứ sụp đỗ: Lời 
khuyên từ đáy lòng dành cho những lúc khó khăn), án 
bản mới, NXB Element, 2005, 208 trang. 


Thích Nhất Hanh, The Miracle of Mindfulness: The 
Classic Guide to Meditation (Điều kỳ diệu của Chánh 
niệm: Hướng dẫn có điền vé thiền dinh), NXB Rider, 
2008, 160 trang. 


Dalai Lama và Howard C. Cutler, The Art of 
Happiness: A Handbook for Living (Nghé thuát cua 
hạnh phúc: Sô tay cho cuộc sóng), NXB Hodder, 1999, 
208 trang. 


Cuộc đời của đức Phật 


John S. Strong, The Buddha: A Short Biography (Đức 
Phật: Tiểu sử ván tắt), XNB Oxford, One World, 2001, 
208 trang. 

Phát Giáo Bo? 
Buddhism) 


Thượng Tọa (Theravada 


Walpola Rahula, What the Buddha Taught (Những gi 
đức Phát đã day), xuất bản làn thứ 2, NXB One World, 
1997 (xuát bàn làn dàu 1974) 168 trang: Phàn giói 
thiệu co bản về giáo pháp của đức Phật, được Thượng 
tọa bộ lưu truyền thông qua một nhà sư nỗi tiếng của 








Ayya Khema, When the lron Eagle Flies: Buddhism 
for the West, Wisdom, 1999, 224 pages: mót tóng quan 
vé Phát giáo Thượng tọa bộ, đặc biệt là thiền định, bởi 
một Ti- kheo-ni Phật giáo phương Tây. 


Ajahn Chah, Being Dharma: The Essence of the 
Buddha's Teachings, Shambhala, 2000, 221 pages: 
các bài pháp của một thiền su người Thái nỗi tiếng đã 
truyền cảm hứng cho nhiều đệ tử phương Tây. 


Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social 
History from Ancient Benares to Modern Colombo, 2nd 
edition, Routledge and Kegan Paul, 2006, 234 pages. 


P.A. Payutto, Good, Evil and Beyond: Kamma in the 
Buddha's Teaching, Bangkok,  Buddhadhamma 
Foundation, 1993, 116 pages — and on Buddhanet 
website: 

http://www.buddhanet.net/cmdsg/kamma.htm 

Một thảo luận vé các vấn dé đạo đức bởi ty-kheo hoc 
giả lãnh đạo người Thái. 


Phật giáo Đại thừa 


Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal 
Foundations, 2nd edition, Routledge and Kegan Paul, 
2009, 456 pages. 


His Holiness the Dalai Lama, Opening the Eye of 
New Awareness, 2nd revised edition, (tr. D. S. Lopez), 
Wisdom, 2005, 160 pages. 


John Blofeld, Bodhisattva of Compassion: The 
Mystical Tradition of Kuan Yin, Shambhala Classics, 
2009, 158 pages. 





Ayya Khema, When the lron Eagle Flies: Buddhism 
for the West, Wisdom, 1999, 224 pages: a good 
overview of  Theravada Buddhism, especially 
meditation, by a Western Buddhist nun. 


Ajahn Chah, Being Dharma: The Essence of the 
Buddha's Teachings, Shambhala, 2000, 221 pages: 
teachings from a famous Thai meditation teacher who 
inspired many western disciples. 


Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social 


History from Ancient Benares to Modern Colombo, and 


edition, Routledge and Kegan Paul, 2006, 234 pages. 


P.A. Payutto, Good, Evil and Beyond: Kamma in the 
Buddha's | Teaching, | Bangkok,  Buddhadhamma 
Foundation, 1993, 116 pages — and on Buddhanet 
website: 

http:/www.buddhanet.net/cmdsg/kamma.htm 

A discussion of ethical issues by a leading Thai 
scholar-monk. 


Mahäyäna Buddhism 


Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal 


Foundations, and edition, Routledge and Kegan Paul, 
2009, 456 pages. 


His Holiness the Dalai Lama, Opening the Eye of 


New Awareness and revised edition, (tr. D. S. Lopez), 
Wisdom, 2005, 160 pages. 


John Blofeld, Bodhisattva of Compassion: The 
Mystical Tradition of Kuan Yin, Shambhala Classics, 
2009, 158 pages. 


1051 





Tích Lan. 


Ayya Khema, When the Iron Eagle Flies: Buddhism 
for the West (Khi nào chim sát bay: Dao Phát cho 
phuong Táy), NXB Wisdom, 1999, 224 trang: Cái nhin 
tổng quan vé Thượng toa bộ, đặc biệt là thiền của một 
nữ tu sĩ phương Tây. 


Ajahn Chah, Being Dharma: The Essence of the 
Buddha's Teachings (Hãy là chánh pháp: Bán chát vé 
những lời dạy của đức Phát), NXB Shambhala, 2000, 
221 trang: Những giáo huấn của một thiền sư nói tiếng 
Thái Lan, người đã truyền cảm hứng cho nhiều đệ tử 
phương Tây. 


Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social 
History from Ancient Benares to Modern Colombo 
(Phát giáo Thượng toa bó: Lich sử xã hội từ Benares 
có dai đến Colombo hiện đại), tái bản làn thứ 2, NXB 
Routledge và Kegan Paul, 2006, 234 trang. 


P.A. Payutto, Good, Evil and Beyond: Kamma in the 
Buddha's Teaching (Tốt, xáu và vô ky: Nghiệp theo lời 
day của đức Phát) NXB Bangkok, Quỹ Phật pháp, 
1993, 116 tang - và trên diễn đàn 
http:/www.buddhanet.net/cmdsg/kamma.htm 

Một thảo luận về các vấn đề đạo đức của một học 
giả-nhà sư hàng đầu Thái Lan. 


Phật giáo Đại thừa3 (Mahāyāna Buddhism) 


Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal 
Foundations (Phát giáo Dai thừa: Những nén tảng giáo 
pháp), tái bán làn 2, NXB Routledge và Kegan Paul, 
2009, 456 trang. 


His Holiness the Dalai Lama, Opening the Eye of 
New Awareness (Khai mở con mắt vé nhận thức mới), 
tái bản lần thứ 2, NXB Wisdom, 2005, 160 trang. 


John Blofeld, Bodhisattva of Compassion: The 
Mystical Tradition of Kuan Yin (Bó- -tát Từ bi: Truyền 
thóng huyền bí của Bó-tát Quan Âm), NXB Shambhala 
Classics, 2009, 158 trang. 








Thich Nhat Hanh, Finding Our True Home: Living the 
Pure Land Here and Now, Parallax, 2003, 85 pages. 


Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind, 
Shambhala, 2011, 176 pages. 


Phát giáo Kim cang thừa 


Paul Williams, with Anthony Tribe and Alexander 
Wynne, Buddhist Thought: A Complete Introduction to 
the Indian Tradition, 2nd edition, Routledge and Kegan 
Paul, 2011, 271 pages: góm 42 trang phán tích rát tót 
về Kim cang thừa. 


John Powers, A Concise Introduction to Tibetan 
Buddhism, Snow Lion, 2008, 160 pages. 


John Powers, /ntroduction to Tibetan Buddhism, 
revised edition, Snow Lion, 2007, 591 pages. 


Sidney Piburn, ed., The Dalai Lama; A Policy of 
Kindness: An Anthology of Writings by and About the 
DalaiLama, 2nd revised edition, Snow Lion, 1990, 148 
pages. 


Kalu Rinpoche. Luminous Mind: The Way of the 
Buddha, Wisdom Publications, 1997. Giới thiệu ngán 
gọn, dé tiếp cận, súc tích về Phật giáo Kim cang thừa 
Tây Tạng. 





Thich Nhat Hanh, Finding Our True Home: Living the 
Pure Land Here and Now, Parallax, 2003, 85 pages. 


Shunryu Suzuki Zen Mind, Beginner's Mind, 
Shambhala, 2011, 176 pages. 


Vajrayana Buddhism 


Paul Williams, with Anthony Tribe and Alexander 
Wynne, Buddhist Thought: A Complete Introduction to 


the Indian Tradition, and edition, Routledge and Kegan 
Paul, 2011, 271 pages: includes a good 42 page 
analysis of the Vajrayana. 


John Powers, A Concise Introduction to Tibetan 
Buddhism, Snow Lion, 2008, 160 pages. 


John Powers, /ntroduction to Tibetan Buddhism, 
revised edition, Snow Lion, 2007, 591 pages. 


Sidney Piburn, ed., The Dalai Lama; A Policy of 
Kindness: An Anthology of Writings by and About the 


Dalai Lama, and revised edition, Snow Lion, 1990, 148 
pages. 


Kalu Rinpoche. Luminous Mind: The Way of the 
Buddha, Wisdom Publications, 1997. A comprehensive, 
accessible, succinct introduction to the Vajrayana 
Buddhism of Tibet. 


1052 





Thích Nhát Hanh, Finding Our True Home: Living the 
Pure Land Here and Now (Đi tìm ngôi nhà thực sự của 
chúng ta: Sóng trong Tịnh Độ bây giờ và tại đây), NXB 
Parallax, 2003, 85 trang. 


Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginners Mind (Tâm 
Thiên, Sơ tâm), NXB Shambhala, 201 1, 176 trang. 


Phật giáo Kim cương thừa (Vajrayana Buddhism) 


Paul Williams, Anthony Tribe và Alexander Wynne, 
Buddhist Thought: A Complete Introduction to the 
Indian Tradition (Tư tưởng Phật giáo: Giới thiệu toàn 
diện về truyền thống của Ấn Độ), tái bản lần thứ 2, 
NXB Routledge và Kegan Paul, 2011, 271 trang: Bao 
gồm một bài phân tích rất tốt về Kim cương thừa dài 42 
trang. 


John Powers, A Concise Introduction lo Tibetan 
Buddhism (Giới thiệu súc tích vé Phật giáo Tây Tang), 
NXB Snow Lion, 2008, 160 trang. 


John Powers, /ntroduction to Tibetan Buddhism (Giới 
thiệu vé Phật giáo Tây Tang), bản hiệu đính, NXB 
Snow Lion, 2007, 591 trang. 


Sidney Piburn, ed., The Dalai Lama; A Policy of 
Kindness: An Anthology of Writings by and About the 
Dalai Lama (Lan tỏa lòng tốt: Tuyén tập các bài viết 
cüa/vé Thánh đức Dat-lai Lạt-ma), tái bản lần thứ 2, 
NXB Snow Lion, 1990, 148 trang. 


Kalu Rinpoche. Luminous Mind: The Way of the 
Buddha (Tám sáng: Con đường của đức Phát), NXB 
Wisdom Publications, 1997. Giói thiéu toàn dién, thuc 
tế và ngắn gon vé Kim cương thừa của Phật giáo Tây 
Tạng. 








CÁC ÁN BẢN DỊCH PHÁM VÀ TRÍCH DICH 


Trích lục kinh dién Phật giáo từ tất cả các truyền 
thông 


Edward Conze, Buadhist Scriptures, Penguin, 1969, 
256 pages. 


Rod Bucknell and Chris Kang eds, The Meditative 
Way: 

Readings in the Theory and Practice of Buddhist 
Meditation, Curzon Press, 1997, 274 pages. 


Edward Conze and I.B.Horner, Buddhist Texts 
Through the Ages, Oneworld, 2000 (originally 1954), 
322 pages: tài liệu tôt vé Phật giáo An-dó. 


William Theadore de Bary, The Buadhist Tradition in 
India, | China and Japan, Random House, 
1992(originally 1972), 417 pages: tài liệu tốt về Phật 
giáo Đông Á. 


John S. Strong, The Experience of Buddhism: 
Sources and Interpretation, 3rd edition, Wadsworth, 
2007, 432 pages: bao gồm nhiều khía cạnh của Phát 
giáo, kể cả những vấn dé đương thời. 


Donald S. Lopez, 
2004, 555 pages. 


Buddhist Scriptures, Penguin, 


Donald S. Lopez, Jr, ed., Buddhism in Practice, 
Princeton University Press, 1995, 608 pages. 


Cuộc đời đức Phát 
Ñãnamoli, Bhikkhu, The Life of the Buddha: 


According to the Pāli Canon, Pariyatti Press, 2003, 400 
pages. 





PRINTED TRANSLATIONS AND ANTHOLOGIES 
OF TRANSLATIONS 


Anthologies of Buddhist texts, from all traditions 


Edward Conze, Buddhist Scriptures, Penguin, 1969, 
256 pages. 


Rod Bucknell and Chris Kang eds, The Meditative 
Way: Headings in the Theory and Practice of Buddhist 
Meditation, Curzon Press, 1997, 274 pages. 


Edward Conze and I.B.Horner, Buadhist Texts 
Through the Ages, Oneworld, 2000 (originally 1954), 
322 pages: good on Indian Buddhism. 


William Theadore de Bary, The Buddhist Tradition in 
India, China and Japan, Random House, 1992 
(originally 1972), 417 pages: good on East Asian 
Buddhism. 


John S. Strong, 


Sources and Interpretation, 3rd edition, Wadsworth, 
2007, 432 pages: covers many aspects of Buddhism, 
including contemporary ones. 


The Experience of Buddhism: 


Donald S. Lopez, Buddhist Scriptures, Penguin, 


2004, 555 pages. 


Donald S. Lopez, Jr, ed., Buddhism in Practice, 
Princeton University Press, 1995, 608 pages. 


The Life of the Buddha 


Ñãnamoli, Bhikkhu, The Life of the Buddha: 
According to the Pāli Canon, Pariyatti Press, 2003, 400 
pages. 

1053 





Phụ lục 2 - CÁC BẢN DỊCH ĐÃ XUÁT BẢN 
VÀ TUYẾN TẠP CÁC BẢN DỊCH 


Tuyển tập các văn tự của Phật giáo bao gồm tắt 
cả các bản dịch 


Edward Conze, Buddhist Scriptures (Kinh điễn Phật 
giáo), NXB Penguin, 1969, 256 trang. 


Rod Bucknell, Chris Kang biên tập, The Meditative 
Way: Readings in the Theory and Practice of Buddhist 
Meditation (Phuong pháp thién dinh: Các bài doc ly 
thuyết và thực tập của thiền Phật giáo), NXB Curzon 
Press, 1997, 274 trang. 


Edward Conze và |.B.Horner, Buddhist Texts 
Through the Ages (Văn bản Phát giáo qua các thời kỳ), 
NXB Oneworld, 2000 (lần đầu là 1954), 322 trang: Điều 
tuyệt của Phật giáo Ấn Độ. 


William Theadore de Bary, The Buadhist Tradition in 
India, China and Japan (Truyền thống Phát giáo ở Án 
Độ, Trung Quốc và Nhật Bán), NXB Random House, 
1992 (nguyên bản năm 1972), 417 trang: Điều tuyệt vời 
của Phật giáo Đông Á. 


John S. Strong, The Experience of Buddhism: 
Sources and Interpretation (Những đúc kết của Phát 
giáo: Nguón và diễn giải), xuất bản làn thứ 3, 
Wadsworth, 2007, 432 trang: Đề cập nhiều khía canh 
của Phật giáo, bao gồm cả những khía cạnh đương 
đại. 


Donald S. Lopez, Buddhist Scriptures (Kinh điền Phật 
giáo), NXB Penguin, 2004, 555 trang. 


Donald S. Lopez, Jr, biên tập, Buddhism in Practice 
(Dao Phát trong tu táp), NXB Princeton University 
Press, 1995, 608 trang. 


Cuộc đời của đức Phật 
Ñãnamoli, Tỳ khưu, The Life of the Buddha: 


According to the Pàli Canon (Cuộc đời của đức Phát: 
Theo kinh dién Pali), NXB Pariyatti Press, 2003, 400 








THƯỢNG TỌA BỘ 

Các trích lục tốt về bản dịch các bài kinh Phật (sutta) 
từ tạng Thượng tọa bộ tiéng Pali, là: 

Rupert Gethin, Sayings of the Buddha, Penguin, 
2008, 307 pages. 


Bhikkhu Bodhi, 
2005, 485 pages. 


In the Buddha's Words, Wisdom, 


Sarah Shaw, Buddhist Meditation: An Anthology of 
Texts from the Pali Canon, Routledge, 2006, 238 
pages. 


Các bán dich dày dü cüa các trích doan duoc liét ké 
bên dưới đây. Tham chiếu nói chung là quyén (volume) 
và số trang của văn bản trong Pāli; nhưng đối với 
Dhammapada, Sutta-nipàta, Theragàthà và Therigàthà, 
thi đó là số bài kệ. 


Số trang của văn bản gốc có liên quan (phiên bản 
Pali Text Society (PTS)) thường được nêu trong ngoặc 
ở bản dịch, hoặc ở đầu trang. Bản dịch một phần của 
nhiều văn bản trong đó cũng có sẵn trên trang web 
này: Access to Insight 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html 


Access to Insight tham chiếu văn bản bằng số kinh 
(sutta), hoặc số phần và số kinh, nhưng cũng nêu, 
trong ngoặc, số quyền và số trang bắt đầu của văn bản 
liên quan trong Pāli (phiên bản PTS). 


Bốn Nikãya chính: 
Anguttara-nikaya: dịch Anh Bhikkhu Bodhi, 1 vol., 


The Numerical Discourses of the Buddha (Boston: 
Wisdom, 2012, 1936 pages). 





THERAVADA 


Good anthologies of translations of the Buddha's 
discourses (suttas) from the Theravada collection of 
these in the Pāli language, are: 


Rupert Gethin, Sayings of the Buddha, Penguin, 
2008, 307 pages. 


Bhikkhu Bodhi, /n the Buddha's Words, Wisdom, 
2005, 485 pages. 


Sarah Shaw, Buddhist Meditation: An Anthology of 
Texts from the Pāli Canon, Routledge, 2006, 238 
pages. 


Selected already existing full translations are listed 
below. Reference is generally to volume and page 
number of the text in Pali; but for the Dhammapada, 
Sutta-nipàta, Theragàthà and Therigäthã, it is to verse 
number. 


The page numbers of the relevant original text (Pali 
Text Society (PTS) editions) are generally given in 
brackets in its translation, or at the top of the page. 
Partial translations of many of them are also available 
on this website: Access to Insight 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html 


Access to Insight references texts by sutta number, 
or section and sutta number, but also gives, in 
brackets, the volume and pages number of the start of 
the relevant text in Pali (PTS edition). 


Four main nikãyas: 
Anguttara-nikãya: trans. Bhikkhu Bodhi, 1 vol., The 


Numerical Discourses of the Buddha (Boston: Wisdom, 
2012, 1936 pages). 


1054 





trang. 
THU'ONG TOA BO 


Tuyển tập các bản dich hay các bài kinh của đức 
Phật từ Phật giáo Thượng toa bộ văn hé Pāli bao góm: 


Rupert Gethin, Sayings of the Buddha (Những lời day 
của đức Phát), NXB Penguin, 2008, 307 trang. 


Bhikkhu Bodhi, /n the Buddha's Words (Trong các 
Phát ngón), NXB Wisdom, 2005, 485 trang. 


Sarah Shaw, Buddhist Meditation: An Anthology of 
Texts from the Pali Canon (Thién dinh Phát giáo: 
Tuyển tập các văn bản từ kinh điển Pali, NXB 
Routledge, 2006, 238 trang. 


Các bản dịch đầy đủ đã tuyển chọn được liệt kê bên 
dưới. Dẫn chứng nguồn gốc thường đề cập tới số ấn 
phẩm (volume) và số trang của văn tự bằng tiếng Pāli; 
nhưng đối với kinh Pháp cú (Dhammapada), Kinh tập 
(Sutta-nipata), Trưởng lão tăng kệ (Theragàtha) và 
Trưởng lão ni kệ (Therigãthä), là số câu. 


Số trang của văn bản gốc có liên quan (án bản Pali 
Text Society (PTS) thường được ghi trong ngoặc đơn 
trong các bản dịch, hoặc ở đầu trang. Một phần của 
nhiều bản dịch trong số đó cũng được trình bày trên 
trang web 

http://www. accesstoinsight.org/tipitaka/index.html 


Truy cập vào các tài liệu tham khảo theo số bài kinh 
hoặc từng phần của bài kinh, trong ngoặc số ấn phẩm 
và số trang của phần bắt đầu của văn tự liên quan 
bằng tiếng Pali (án bản PTS). 


Bốn bộ kinh Pali 


Kinh Tăng chi bó (P. Anguttara-nikaya): Ty khưu 
Bodhi dich, 1 quyén, The Numerical Discourses of the 
Buddha (Những bài kinh số của đức Phát) (NXB 
Boston: Wisdom, 2012, 1936 trang). 








Digha-nikaya: dịch Anh T. W. and C. A. F. Rhys 
Davids, Dialogues of the Buddha, 3 vols. (London: 
PTS, 1899- 1921); dich Anh M.Walshe, 1 vol., Long 
Discourses of the Buddha, 2nd revised edition (Boston: 
Wisdom, 1996, 656 pages). 


Majjhima-nikáya: dịch Anh l|. B. Horner, Middle 
Length Sayings, 3 vols. (London: PTS, 1954-9); dich 
Anh Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1 vol., The 
Middle Length Discourses of the Buddha (Boston, 
Wisdom, 1995, 1424 pages). 


Samyutta-nikaya: dich Anh Bhikkhu Bodhi, 1 vol., The 
Connected Discourses of the Buddha (Boston, 
Wisdom, 2005, 2080 pages). Note that in this work, 
page numbers for the two editions of vol.l of the Pāli 
text are given, with the 2nd edition (1998) page 
numbers in <> brackets. 


Các văn bản của Nikãya thứ năm: 


Dhammapada: dịch Anh K.R.Norman, The Word of 
the Doctrine (London: PTS, 1997) dich Anh V. 
Roebuck), The Dhammapada (London: Penguin, 2010, 
246 pages). 


ltivuttaka: dịch Anh P. Masefield, The ltivuttaka 
(London: PTS, 2001). 


Jãtaka with Commentary: dịch Anh various hands 
under E. B. Cowell, The Jàtaka or Stories of the 
Buddha's Former Births, 6 vols. (London: PTS, 1895- 
1907); S.Shaw, The Jàtakas: Birth Stories of the 
Bodhisatta (New Delhi: Penguin, 2006), translates 26 of 
the Jãfakas. 


Khuddaka-pàtha: dich Anh with its commentary by 
Bhikkhu Ñãnamoli, Minor Readings and Illustrator 





Digha-nikaya: trans. T. W. and C. A. F. Rhys Davids, 
Dialogues of the Buddha, 3 vols. (London: PTS, 1899— 
1921); trans. M.Walshe, 1 vol., Long Discourses of the 
Buddha, 2nd revised edition (Boston: Wisdom, 1996, 
656 pages). 


Majjhima-nikaya: trans. |. B. Horner, Middle Length 
Sayings, 3 vols. (London: PTS, 1954-9); trans. Bhikkhu 
Nànamoli and Bhikkhu Bodhi, 1 vol., The Middle Length 
Discourses of the Buddha (Boston, Wisdom, 1995, 
1424 pages). 


Samyutta-nikaya: trans. Bhikkhu Bodhi, 1 vol., The 
Connected  Discourses of the Buddha (Boston, 
Wisdom, 2005, 2080 pages). 

Note that in this work, page numbers for the two 
editions of vol.l of the Pali text are given, with the 2nd 
edition (1998) page numbers in « » brackets. 


Texts of the fifth nikaya: 


Dhammapada: trans. K.R.Norman, The Word of the 
Doctrine (London: PTS, 1997); trans. V.Roebuck), The 
Dhammapada (London: Penguin, 2010, 246 pages). 


Itivuttaka: trans. P.Masefield, The ltivuttaka (London: 
PTS, 2001). 


Jataka with Commentary: trans. various hands under 
E. B. Cowell, The Jàtaka or Stories of the Buddha's 
Former Births, 6 vols. (London: PTS, 1895-1907); 
S.Shaw, The Jàtakas: Birth Stories of the Bodhisatta 


(New Delhi: Penguin, 2006), translates 26 of the 
Jãtakas. 
Khuddaka-patha: trans. with its commentary by 


Bhikkhu Ñãnamoli, Minor Readings and Illustrator 


1055 





Kinh Trường bó (P. Digha-nikaya): T. W. và C. A. F. 
Rhys Davids phién dich, Dialogues of the Buddha 
(Những cuộc đối thoại của đức Phát), 3 quyén. (NXB 
Luân Đôn: PTS, 1899-1921); M.Walshe dịch, 1 quyén, 
Long Discourses of the Buddha (Những bài kinh dài 
của đức Phật), tái bản lần thứ 2 (NXB Boston: Wisdom, 
1996, 656 trang). 


Kinh Trung bộ (P. Majjhima-nikãya): |. B. Horner 
phiên dich, Middle Length Sayings (Những lời dạy với 
độ dài vừa), 3 quyén (NXB Luân Đôn: PTS, 1954-9); 
Tỳ khưu Ñãnamoli và Ty khuu Bodhi dịch, 1 quyén, 
The Middle Length Discourses of the Buddha (Những 
bài kinh với độ dài vừa của đức Phật) (NXB Boston, 
Wisdom, 1995, 1424 trang). 


Kinh Tương ung bó (P. Samyutta-nikaya): Tỳ khưu 
Bodhi dịch, 1 quyén, Connected Discourses of the 
Buddha (Những bài kinh liên hệ với nhau của đức Phật) 
(Boston, Wisdom, 2005, 2080 trang). Lưu ý rằng trong 
tác phẩm này, số trang cho hai ân bản của quyên | 
trong văn bản Pāli được ghi chú, số trang của ấn bàn 
thứ hai (1998) trong dấu < >. 


Tiểu bộ Kinh 


Dhammapada: K.R.Norman phiên dịch, The Word of 
the Doctrine (Văn tự của giáo pháp) (NXB Luân Đôn: 
PTS, 1997); V.Roebuck phiên dịch, The Dhammapada 
(Kinh Pháp cú) (NXB Luân Đôn: Penguin, 2010, 246 
trang). 


Itivuttaka: P.Masefield phiên dịch, The Itivuttaka (kinh 
Phật thuyết như vây) (NXB Luân Đôn: PTS, 2001). 


Jātaka with Commentary: E. B. Cowell phiên âm và 
hiệu dính, The Jãfaka or Stories of the Buddha's 
Former Births (Những câu chuyện vé tiền thân của đức 
Phật), 6 quyên. (NXB Luân Đôn: PTS, 1895- 1907); 
S.Shaw dich, The Jātakas: Birth Stories of the 
Bodhisatta (Những câu chuyện hóa thân của BÓ-tát) 
(NXB New Delhi: Penguin, 2006), 26 bộ Jatakas. 


Khuddaka-pàtha: Ty khưu Ñãnamoli dich và chú giải, 
Minor Readings and Illustrator (Kinh Tiêu tụng) (NXB 








(London: PTS, 1960). 


Pafisambhidã-magga: dịch Anh Bhikkhu Ñãnamoli, 
The Path of Discrimination (London: PTS, 1982.) 


Petavatthu: dich Anh H.S.Gehman, 'Stories of the 
departed', in The Minor Anthologies of the Pali Canon 
Part IV, |.B. Horner and H.S. Gehman (London: PTS, 
1974). 


Sutta-nipàta: dich Anh K. R. Norman, The Group of 
Discourses, in paperback The Hhinoceros Horn and 
Other Early Buddhist Poems (London: PTS, 1984; dich 
Anh K.R. Norman, The Group of Discourses Vol.l| 
(London: PTS, 1992), revised translation with 
introduction and notes. 


Theragāthā: dich Anh K. R. Norman, Elders’ Verses, 
vol. | (London: PTS, 1969). 


Therigatha: dich Anh K. R. Norman, Elders’ Verses, 
vol. Il (London: PTS, 1971). 


Udàna: dich Anh P. Masefield, The Udàna (London: 
PTS, 1994). 

Vinaya (Luật lé tự viện): 

Vinaya Pitaka: dich Anh I. B. Horner, The Book of the 
Discipline, 6 vols. (London: PTS, 1938—66). 

Abhidhamma: 

Dhammasangani: dich Anh C. A. F. Rhys Davids, A 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (London: 


PTS, 1900, 3rd edn 1993). Reference is to section 
number. 





(London: PTS, 1960). 


Patisambhidã-magga: trans. Bhikkhu Ñãnamoli, The 
Path of Discrimination (London: PTS, 1982.) 


Petavatthu: trans. H.S.Gehman, 'Stories of the 
departed', in The Minor Anthologies of the Pàli Canon 
Part IV, |.B.Horner and H.S.Gehman (London: PTS, 
1974). 


Sutta-nipáta: trans. K. R. Norman, The Group of 
Discourses, in paperback The Hhinoceros Horn and 
Other Early Buddhist Poems (London: PTS, 1984; 
trans. K.R.Norman, The Group of Discourses Vol.Il 
(London: PTS, 1992), revised translation with 
introduction and notes. 


Theragatha: trans. K. R. Norman, Elders’ Verses, vol. 
I ( London: PTS, 1969). 


Therigäthã: trans. K. R. Norman, Elders’ Verses, vol. 
Il (London: PTS, 1971). Udãna: trans. P.Masefield, The 
Udaàna (London: PTS, 1994). 


Udàna: trans. P.Masefield, The Udàna (London: PTS, 
1994). 


Vinaya (Monastic discipline): 


Vinaya Pitaka: trans. |. B. Horner, The Book of the 
Discipline, 6 vols. (London: PTS, 1938—66). 


Abhidhamma: 
Dhammasangani: trans. C. A. F. Rhys Davids, A 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (London: 


PTS, 1900, 3rd edn 1993). Reference is to section 
number. 


1056 





Luân Đôn: PTS, 1960). 


Patisambhidà-magga: Tỳ Kheo Nànamoli phiên dịch, 
The Path of Discrimination (Đạo vô ngại giải) (NXB 
Luân Đôn: PTS, 1982.) 


Petavatthu: H.S.Gehman dịch, "Stories of the 
departed," in The Minor Anthologies of the Pali Canon 
Part IV (“Chuyện nga quỷ,” trong Tuyên tập Tiểu bó 
kinh của kinh điển Pali Phán IV), I.B.Horner và 
H.S.Gehman (NXBLuân Đôn: PTS, 1974). 


Sutta-nipāta: KR Norman phiên dich, The Group of 
Discourses, in paperback The Hhinoceros Horn and 
OtherEarly Buddhist Poems (Bộ kinh tập, trong Sừng 
tê-giác and các bài thơ Phát giáo thời kỳ đâu) (NXB 
Luân Đôn: PTS, 1984; KRNorman phiên dịch, Bộ kinh 
tập, tuyên tập II (NXB Luân Đôn: PTS, 1992), bản dich 
có sửa đổi với phần giới thiệu và ghi chú. 


Theragäthã: K. R. Norman phiên dich, Elders’ Verses 
(Trưởng lão tăng kệ), tập. | (NXB Luân Đôn: PTS, 
1969). 


Therigäthä: K. R. Norman phiên dich, Elders’ Verses 
(Trưởng lão ni kệ), tập. Il (NXB Luân Đôn: PTS, 1971). 


Udàna: P.Masefield phiên dich, The Udãna (Kinh 
Phát tự thuyét) (NXB Luân Đôn: PTS, 1994). 


Vinaya (Monastic discipline) 
Luật (Luật của người xuát gia) 


Vinaya Pitaka: |. B. Horner phiên dịch, The Book of 
the Discipline (Luật Tang), 6 quyên. (NXB Luân Đôn: 
PTS, 1938-66). 


A-ti-dat-ma (Abhidhamma) 


Dhammasangani: C. A. F. Rhys Davids phién dich, A 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Sô tay dao 
đức tám lý Phật giáo) (NXB Luân Đôn: PTS, 1900, xuất 
bản lần thứ 3 năm 1993). Tham chiếu là số phần. 








Hậu Thánh điễn: 


Milindapafiha: dịch Anh l|. B. Horner, Milinda's 
Questions, 2 vols. (London: PTS, 1963 and 1964); dich 
Anh T.W. Rhys Davids, The Questions of King Milinda 
(Sacred Books of the East vol.XXXV, 1890): 

http:/www.sacred-texts.com/bud/sbe35/index.htm 


Chú giải: 
Dhammapada | commentary: dịch Anh E. W. 
Burlingame, Buddhist Legends, 3 vols. (Harvard 


Oriental Series, Harvard University Press, 1921; repr. 
London: PTS, 1995). 


Visuddhimagga of Buddhaghosa: dich Anh Bhikkhu 
Ñãnamoli, The Path of Purification: Visuddhimagga 
(Onalaska, WA: BPS Pariyatti, 1999). Available to 
download at: 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanamoli/P 
a thofPurification201 1.pdf 


DAI THU'A 
Các dich phám chü yéu: 
Kate | Crosby and Andrew  Skilton, The 


Bodhicaryavatàra, Oxford University Press, 1996, 191 
pages. 


Garma C. Chang A Treasury of Mahàyàna Sütras: 
Selections from the Maharatnakufa Sūtra, Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1991, 496 pages. 


Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle 
Way: Nagàrjuna's Mülamadhyamakakàrika, Oxford 
University Press, 1995, 372 pages. 





Para-canonical: 


Milindapafiha: trans. |. B. Horner, Milinda's 
Questions, 2 vols. (London: PTS, 1963 and 1964); 
trans. T. W.Rhys Davids, The Questions of King 
Milinda (Sacred Books of the East vol.XXXV, 1890): 

http://www.sacred-texts.com/bud/sbeS35/index.htm 


Commentarial: 


Dhammapada commentary: trans. E. W. Burlingame, 
Buddhist Legends, 3 vols. (Harvard Oriental Series, 
Harvard University Press, 1921; repr. London: PTS, 
1995). 


Visuddhimagga of Buddhaghosa: trans. Bhikkhu 
Ñãnamoli, The Path of Purification: Visuddhimagga 
(Onalaska, WA: BPS Pariyatti, 1999). Available to 
download at: 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanamoli/P 
athofPurification201 1.pdf 


MAHAYANA 

Some key translations: 

Kate — Crosby and Andrew  Skilton, The 
Bodhicaryàvatàra, Oxford University Press, 1996, 191 
pages. 

Garma C. Chang A Treasury of Mahàyàna Sütras: 


Selections from the Maharatnaküta Sūtra, Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1991, 496 pages. 


Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle 
Way: Nagàrjuna's Mülamadhyamakakàrikà, | Oxford 
University Press, 1995, 372 pages. 


1057 





Hàu ván bàn kinh dién: (Para-canonical) 


Milindapafiha: |. B. Horner phiên dich, Milinda's 
Questions (Những câu hỏi của vua Milinda), 2 quyén. 
(NXB Luân Đôn: PTS, 1963 và 1964); T. W.Rhys 
Davids phiên dich, The Questions of King Milinda 
(Những câu hỏi của đức vua Milinda) (Thánh dién 
phuong Đông quyển số XXXV, 1890): 

http:/www.sacred-tex†s.com/bud/sbe35/index.htm 


Chú giải 


Dhammapada commentary (Chú giải Kinh Pháp cú): 
E. W. Burlingame phiên dịch, Buddhist Legends (Tích 
truyện pháp cú), 3 quyễn. (NXB Harvard Oriental 
Series, Harvard University Press, 1921; tái xuất bản, 
Luân Đôn: PTS, 1995). 


Visuddhimagga of Buddhaghosa (Thanh tịnh đạo) 
của Luận sư Buddhaghosa: Tỳ-kheo Ñãnamoli phiên 
dich, The Path of Purification: Visuddhimagga (Con 
đường của sự thanh tịnh) (NXB Onalaska, WA: BPS 
Pariyatti, 1999). Có thé tải xuống tại: 

http:/www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanamoli/ 
PathofPurification201 1.pdf 


PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA (MAHAYANA) 
Một số bản dịch chính: 


Kate Crosby và Andrew X Skilton, The 
Bodhicaryàvatàra (Hanh nguyện BÓ-tát), NXB Đại hoc 
Oxford Press, 1996, 191 trang. 


Garma C. Chang, A Treasury of Mahàyàna Sütras: 
Selections from the Mahãratnakufa Sūtra (Tam tang 
kinh dién Đại thừa: Tuyền chon từ Dai báo tích kinh), 
NXB Delhi: Motilal Banarsidass, 1991, 496 trang. 


Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle 
Way: Nàgàrjuna's Mülamadhyamakakarika (Cót lõi trí 
tué của con đường trung đạo: Theo bản dich của ngài 
Long Thọ) (Nãgãrjuna's Mülamadhyamakakarika), NXB 
Đại học Oxford, 1995, 372 trang. 








Edward Conze, Buddhist Wisdom: The 'Diamond' 
and 'Heart' Sutra, Vintage, 2001 (originally 1958), 160 
pages. 


Heng-ching Shih, The Sutra on Upasaka Precepts, 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
1994, 216 pages. 


Yoshito S. Hakeda, Y. S. The Awakening of Faith in 
the Mahäyãna, new edition, Columbia University Press, 
2006, 160 pages: mót ván bàn quan trong cüa Phát 
giáo Trung Hoa. 


Hisao Ingaki, Three Pure Land Sutras. Berkeley, 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2006, 166 pages. 


Philip Kapleau, Three Pillars of Zen, 4th edition, 
Anchor Books, 2000. 


Kinh dién được sử dung cho dich thuật và các 
bàn dich tron ven dà có duoc trích: 


Arya-satyaka-parivarta (dịch Anh Lozang.Jamspal), 
The Hange of the Bodhisattva: A tudy of an early 
Mahàyànasütra, “Äryasafyakaparivarta, Discourse of 
the Truth Teller, Columbia University Ph.D thesis, 
reproduced on microfiche, Ann Arbor, UMI, 1991 
(Tibetan text and translation, with introduction, pp.1— 
79) 

Book form is: The Range of the Bodhisattva: A 
Mahàyana Sūtra (New York: American Institute of 
Buddhist Studies, 201 1). 


Astasáhasrikà Prajfíaparamitaà Sūtra: Sanskrit source: 
P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post Graduate 
Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 





Edward Conze, Buddhist Wisdom: The ‘Diamond’ 
and 'Heart' Sutra, Vintage, 2001 (originally 1958), 160 
pages. 


Heng-ching Shih, The Sutra on Upasaka Precepts, 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
1994, 216 pages. 


Yoshito S. Hakeda, Y. S. The Awakening of Faith in 
the Mahàyàna, new edition, Columbia University Press, 


2006, 160 pages: an important text for Chinese 
Buddhism. 
Hisao Ingaki, Three Pure Land Sutras. Berkeley, 


Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2006, 166 pages. 


4th 


Philip Kapleau, Three Pillars of Zen, edition, 


Anchor Books, 2000. 


Texts used for the translations and selected 
existing full translations: 


Ārya-satyaka-parivarta (trans. Lozang.Jamspal), The 
Range of the Bodhisattva: A tudy of an early 
Mahāyānasāūtra, “Äryasafyakaparivarta, Discourse of 
the Truth Teller, Columbia University Ph.D thesis, 
reproduced on microfiche, Ann Arbor, UMI, 1991 
(Tibetan text and translation, with introduction, pp.1— 
79). 

Book form is: The Range of the Bodhisattva: A 
Mahàyàna Sūtra (New York: American Institute of 
Buddhist Studies, 2011). 


Astasáhasrika Prajñãpãramitã Sūtra: Sanskrit source: 
P.L. Vaidya (ed), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 


1058 





Edward Conze, Buddhist Wisdom: The *Diamond' 
and "Heart" Sutra (Trí tuệ Phật giáo: Kinh "Kim cang" 
và “Tâm” kinh), NXB Vintage, 2001 (lần đầu là 
năm1958), dài 160 trang. 


Heng-ching Shih, The Sutra on Upasaka Precepts 
(Ưu-bà-iắc giới kinh), Trung tâm Dịch thuật và Nghiên 
cứu Phật giáo Numata, 1994, 216 trang. 


Yoshito S. Hakeda, Y. S. The Awakening of Faith in 
the Mahàyàna (Sự thức tinh của niềm tin vào Phát giáo 
Dai thira), án bán mói, NXB Dai hoc Columbia Press, 
2006, 160 trang: Một bản văn quan trong đối với Phật 
giáo Trung Hoa. 


Hisao Ingaki, Three Pure Land Sutras (Tam kinh Tịnh 
độ). NXB Berkeley, Trung tâm Nghiên cứu và Dịch 
thuật Phật giáo Numata, 2006, 166 trang. 


Philip Kapleau, Three Pillars of Zen (Tam trụ thiền), 
ấn bản lần thứ 4, NXB Anchor Books, 2000. 


Văn bản được sử dụng cho các bản dịch được 
tuyển chọn: 


Arya-satyaka-parivarta (do Lozang.Jamspal phiên 
dịch), The Range of the Bodhisattva: A study of an 
early Mahayanasütra, "Aryasatyakaparivarta', 
Discourse of the Truth Teller (Hanh nguyện của Bồ tát: 
một nghiên cứu vé bán kinh Đại thừa thời kỳ đầu, Kinh 
Chân thật) Luận án Tiến sĩ của Đại học Columbia, sao 
chép trên microfiche, Ann Arbor, UMI, 1991 (bản dịch 
tiếng Tây Tang, có phần mở đầu từ trang 1—73). 

Tựa sách là: The Range of the Bodhisattva: A 
Maháàyàna Sūtra (Hanh nguyện của Bồ-tát: một bản 
kinh Đại thừa) (NXB New York: Viện nghiên cứu Phật 
học tại Hoa Kỳ, 2011). 


Astasáhasrika Prajñäpäramitä Sūtra: Nguồn tiếng 
Sanskrit: do P.L. Vaidya biên tập, Viện nghiên cứu sau 
đại học và trung tâm nghiên cứu về tiếng Sanskrit của 
Mithila, Darbhanga, 1960. Được xuất bản trên Digital 
Sanskrit Buddhist Canon: 








http:/www.dsbcproject.org/node/8242 

(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S. 

Full dịch Anh Edward Conze, The Perfection of 
Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary 
(Bolinas, Four Seasons Foundation, 1973, and City 
Lights, San Francisco, 2006); revised by Richard 
Babcock: 

http;//rywiki.tsadra.org/index.php/The Perfection of _ 
Wisdom in 8,000 Lines (RiBa) 





Avatamsaka Sūtra KÙ: Taisho vol.10, 
text 293. Dich Anh T.T.S. & D.S.. Full dich Anh Dharma 
Realm Buddhist University, The Flower Adornment 
Sutra (Buddhist Text Translation Society, 1982). Cf. 
http://www.fodian.net/world/0279.html 


Bodhicaryävatära (Engaging in the Conduct for 
Awakening): Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), The 
Mithila Institute of Post-Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. Xuát 
bån trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6804 

(accessed 11.06.14). Dich Anh D.S.. 

Bản dịch đầy đủ từ Sanskrit: Kate Crosby and 
Andrew Skilton, Saàntideva: The Bodhicaryävatãra 
(Oxford University Press, 1996). 

Một số người xem bản dich tao nhã nhất, từ tiếng 
Tây Tạng, là Padmakara Translation Committee, The 
Way of the Bodhisattva (revised edition, Shambhala, 
2006). 

Một bản dich khác từ Sanskrit và Tibetan, là Vesna 
A. Wallace and B. Allan Wallace, A Guide tothe 
Bodhisattva way of Life (Bodhicaryavatara) by 
Sãntideva (Snow Lion, 1997). 


Bodhisattva-bhümi (Stages of the  Bodhisattva): 
Bodhisattvabhümi 1-10,  SHapatalam, edited by 
Nalinaksha Dutt, K.P. Jayaswal Research Institute, 
Patna, 1966. Xem trên Digital Sanskrit Buddhist Canon 
website, ở 

http:/www.dsbcproject.org/node/6721- 





http://www.dsbcproject.org/node/8242 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S. 

Full trans. Edward Conze, The Perfection of Wisdom 
in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary (Bolinas, 
Four Seasons Foundation, 1973, and City Lights, San 
Francisco, 2006); revised by Richard Babcock: 

http://rywiki.tsadra.org/index.php/The Perfection of _ 
Wisdom in 8,000 Lines (RiBa) 





Avatamsaka Sütra: Taisho vol.10, text 293. Trans. 
T.T.S. & D.S. 

Full trans. Dharma Realm 

Buddhist University, The Flower Adornment Sutra 
(Buddhist Text Translation Society, 1982). Cf. 

http://www.fodian.net/world/0279.html 


Bodhicaryávatàra (Engaging in the Conduct for 
Awakening): Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), The 
Mithila Institute of Post-Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. 
Published on the Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6804 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. From Sanskrit: Kate Crosby and Andrew 
Skilton, Santideva: The Bodhicaryävatära (Oxford 
University Press, 1996). 

Some see the most elegant translation, from Tibetan, 
as by the Padmakara Translation Committee, The Way 
of the Bodhisattva (revised edition, Shambhala, 2006). 

Another translation, from Sanskrit and Tibetan, is by 
Vesna A. Wallace and B.Allan Wallace, A Guide to the 
Bodhisattva way | ofLife | (Bodhicaryavatara) by 
Saàntideva (Snow Lion, 1997). 


Bodhisattva-bhümi (Stages of the Bodhisattva): 
Bodhisattvabhümi 1-10,  Silapatalam, edited by 
Nalinaksha Dutt, K.P. Jayaswal Research Institute, 
Patna, 1966. Accessed on the Digital Sanskrit Buddhist 
Canon website, at 

http://www.dsbcproject.org/node/6721- 


1059 





http://www. dsbcproject.org/node/8242 

(truy cập ngày 11/06/14). 

Edward Conze phiên dịch, The Perfection of Wisdom 
ín Eight Thousand Lines & lts Verse Summary (Sự toàn 
diện của trí tuệ trong tám nghìn dòng và phán tóm tắt 
câu) (NXB Bolinas, Four Seasons Foundation, 1973 và 
City Lights, San Francisco, 2006); Hichard Babcock 
hiệu đính: 

http://rywiki.tsadra.org/index.php/The_Perfect_ 
of Wisdom in 8,000 Lines (RiBa) 





Avatamsaka Sütra: Taisho (Dai chánh tán tu Dai tang 
kinh) quyén só10, 293. Do T.T.S. & D.S phién dich. 

Pháp giói, Dai hoc Phát giáo, The Flower Adornment 
Sutra (Kinh Hoa Nghiêm) (NXB Hội phiên dịch kinh 
điển Phật giáo, 1982). 

http://www.fodian.net/ world/0279.html 


Bodhicaryävatära (Engaging in the Conduct for 
Awakening) (Hành tri tinh thức): Nguồn tiếng Sanskrit: 
do P.L. Vaidya biên tập, Viện Nghiên cứu sau Đại hoc 
Mithila và Trung tâm nghiên cứu tiếng Sanskrit, 
Darbhanga, 1960. Được xuất bản trên Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6804 

(truy cập 11.06.14). 

D.S dịch từ tiếng Sanskrit: Kate Crosby và Andrew 
Skilton Sàntideva: The Bodhicaryävatära (Bồ-tát hạnh) 
NXB Đại hoc Oxford, 1996). 

Một số bản dich thoát ý nhất từ tiếng Tây Tang, như 
của Ủy ban Dịch thuật Padmakara, The Way of the 
Bodhisattva (Con đường của Bồ-tát) (án bản sửa dói, 
Shambhala, 2006). 

Một bản dịch khác, từ tiếng Sanskrit và tiếng Tây 
Tạng, là của Vesna A. Wallace và B.Allan Wallace, A 
Guide to the Bodhisattva way ofLife (Bodhicaryavatara) 
by Sàntideva (Hướng dẫn vé hanh Bó-tát trong đời 
sóng) (NXB Snow Lion, 1997). 


Bodhisattva-bhümi (Stages of the Bodhisattva) (Các 
quả vi của Bồ-tá): Bodhivabhümi 1-10, Silapatalam, 
Nalinaksha Dutt KP biên tập. Viện nghiên cứu 
Jayaswal, Patna, 1966. Truy cập trên trang web Digital 
Sanskrit Buddhist Canon, tai 

http:/www.dsbcproject.org/node/6721- 








Dịch Anh D.S. 

Dịch phẩm về giới trong Asanga's Chapter on Ethics 
with Commentary by Tsong-kha-pa, dich Anh M.Tatz, 
(Ewin Mellen, 1986). 


Bodhisattva-pitaka (Collected Teachings on the 
Bodhisattva): Taisho vol.11, text 310. Dich Anh T.T.S. 
and D.S. 

Full dich Anh by Fredrik Liland, Jens Braarvig and 
David Welsh published by the 84000 Project 
(2014/forthcoming) 

http://read.84000.co 





'Brahmä's Net Sữira'/Fan wang jing 5t 43 «€ : Taishõ 
vol.24, text 1484. Dich Anh T.T.S. & D.S.. Full dich Anh 
and edited Minh Thanh and P.D. Leigh as Moral Code 
of the Bodhisattvas: Brahma-Net Sutra, for Sutra 
Translation Committee of the United States and 
Canada Dharma Master Lok To, Director 2611 
Davidson Ave. Bronx, NY: 

http:/www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/bns/bnsf 
ra me.htm 


'Buddha Pronounces the Sütra of Neither Increase 
Nor Decrease'/Fo shui bu zeng bu ian jing fam 4^3 As 
W, Taisho vol.16, text 668, dịch Anh D.S. 

















Full dich Anh Rulu in his Teachings of the Buddha 
(Bloomington, IN: Author House, 2012, pp.97—102), 
and posted as sütra 14 at: 

http://www.sutrasmantras.info 


‘Confessional Samadhi of the Lotus Sütra/Fa-hua 
San-mei Chan-yi, of Zhiyi: Taishõ vol.46, text 954. Dich 
Anh T.T.S. & D.S.. 

Full dich Anh Peter Johnson, 2001: 

http:;//www.tientai.net/lit/Rksmsg/HKSMSG.htm 


Gandavyüha Sūtra (Flower-array Sūtra): Sanskrit 
source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 





Trans. D.S. 

Trans. of the chapter on ethical discipline in Asanga's 
Chapter on Ethics with Commentary by Tsong-kha-pa, 
trans. M.Tatz, (Ewin Mellen, 1986). 


Bodhisattva-pitaka (Collected Teachings on the 
Bodhisattva): Taisho vol.11, text 310. Trans. T.T.S. and 
D.S.. 

Full trans. by Fredrik Liland, Jens Braarvig and David 
Welsh published by the 84000 Project 
(2014/forthcoming) 

http:/read.84000.co 


'Brahma's Net Sütra'lFan wang jing: Taisho vol.24, 
text 1484. Trans. T.T.S. & D.S.. Full trans. and edited 
Minh Thanh and P.D. Leigh as Moral Code of the 
Bodhisattvas: Brahma-Net Sutra, for Sutra Translation 
Committee of the United States and Canada Dharma 
Master Lok To, Director 2611 Davidson Ave. Bronx, 
NY: 

http;//www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/bns/bnsf 
rame.htm 


'Buddha Pronounces the Sütra of Neither Increase 
Nor Decrease/Fo shui bu zeng bu ian jing, Taisho 
vol.16, text 668, trans. D.S.. 


Full trans. Rulu in his Teachings of the Buddha 
(Bloomington, IN: AuthorHouse, 2012, pp.97—102), and 
posted as sütra 14 at: 

http:/www.sutrasmantras.info 


‘Confessional Samadhi of the Lotus Sütra/Fa-hua 
San-mei Chan-yi, of Zhiyi: Taishõ vol.46, text 954. 

Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Peter Johnson, 2001: 

http://www.tientai.net/li/hksmsg/HKSMSG.htm 


Gandavyüha Sūtra (Flower-array Sūtra): Sanskrit 
source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 


1060 





D.S. dich lai Asanga's Chapter on Ethics with 
Comment by Tsong-kha-pa (Chương của ngài Vô 
Trước vé đạo đức với phán luận giải của Tsong-kha- 
pa) M.Tatz phiên dịch (Ewin Mellen, 1986). 


Bodhisattva-pitaka (Collected Teachings on the 
Bodhisattva) (Kết tập những lời dạy vé BÓ-tát): Taisho 
(Đại chánh tân tu Đại tạng kinh) quyễn 11, văn bản 
310. Do T.T.S. và D.S phiên dịch. 

Bản dich hoàn thiện của Fredrik Liland, Jens Braarvig 
và David Welsh được xuất bản bởi Dự án 84000 (2014 
/ sắp xuất bản) 

http:// read.84000.co 


"Brahmàa's Net Sütra"/Fan wang jing: (“Kinh Phạm 
võng” Taishõ (Đại chánh tán tu Dai tang kinh) quyễn 
24, 1484. T.T.S. & D.S phiên dịch, Minh Thành và P.D. 
Leigh hiệu dính, Moral Code of the Bodhisattvas: 
Brahma-Net Sutra (Đức hạnh của chư Bồ-tát: Kinh 
Phạm võng), dành cho Ủy ban dịch thuật kinh điển Hoa 
Kỳ và Canada, Thầy Lok To, Giám đốc 2611 Davidson 
Ave. Bronx, NY: 

http:/www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/bns/bnsf 
rame.htm. 


"Buddha Pronounces the Sütra of Neither Increase 
Nor Decrease"/ Fo shui bu zeng bu ian jing, (“Đức Phát 
day vé kinh không tăng - không giảm”) Taisho quyén 
16, text 668, D.S phiên dịch. 


Rulu trong Teachings of the Buddha (Những lời dạy 
của đức Phát) (Bloomington, IN: Author House, 2012, 
pp.97-102) và được dáng dưới dang kinh 14 tại: 

http://www.sutrasmantras.info 


"Confessional Samadhi of the Lotus Sütra" / Fa-hua 
San-mei Chan-yi, của Zhiyi: (“Sám hối tam-muói trong 
kinh Pháp hoa") Taisho (Dai chánh tán tu Dai tang 
kinh) Quyén 46, doan 954. T.T.S. & D.S dich. 

Peter Johnson phu trách dich toàn bó, 2001: 

http:// www.tientai.net/lit/Rksmsg/HKSMSG.htm 


Gandavyüha Sütra (Flower-array Sütra) (Kinh Hoa 
nghiêm): Nguón tiéng Sanskrit: P.L. Vaidya hiệu dính, 
Viện Nghiên cứu sau Đại hoc Mithila và trung tâm 








Darbhanga, 1960. Xuất bản trên Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/8244 

(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S.. 

Bản Hán: KYE lí A Taisho vol.9, text 278, 
dich bói D.T. Suzuki, Essays in ZenBuddhism, Third 
Series, 2nd edn. (orig. London, Luzac and Co., 1934), 
London, Rider, pp.120- 1,125, 131, 132. 

Bản dich dày đủ: T. Cleary, Entry into the Realm of 
Reality: The Gandavyuha, the Final Book of the 
Avatamsaka Sütra (Boston: Shambhala, 1989). 




















Hrdaya Prajriaparamità Sūtra (Sūtra on the Heart of 
the Perfection of Wisdom): Sanskrit source: Jayarava 
(ed.) A New Sanskrit Heart Sutra 

http://jayarava.blogspot.no/2013/09/a-newsanskrit- 
heart-sutra.html 

(Accessed 11.06.14). Dich Anh D.S.. 

Also dich Anh and explained by E.Conze, in Buadhist 
Wisdom Books: The Diamond Sutra and the Heart 
Sutra, London, George Allenand Unwin, 1958 (repr. as 
Buddhist Wisdom, New York: Vintage, 2001). 


Inscription on the Mind of Faith / {3 4X» $& Xin Xin 
Ming of Jianzhi Sengcan: Taishõ source. Trans D.S. 

Bán dich dày dü: Chung Tai Translation Committee 
(2008), Trust in Mind: 

http://ctzen.org/sunnyvale/zhTW/images/pdf/2013sutr 
a/ trust%20in%20mind%20v1.7.10%2020130105.pdf 


Ksitigarbha Bodhisattva Pürva-pranidhana Sütra:Hh yi 
SEAH Taisho vol.13, text 412. Dich Anh D.S.. 

Bản dich đầy đủ: Buddhist Text Translation Society, 
Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva 
(copyright 1982 reprinted 2003). 








Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/8244 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Chinese version: Taisho vol.9, text 278, as trans. D.T. 
Suzuki, Essays in Zen Buddhism, Third Series, 2nd 
edn. (orig. London, Luzac and Co., 1934), London, 
Rider, pp.120—1, 125, 131, 132. 

Full trans. T. Cleary, Entry into the Realm of Reality: 
The Gandavyuha, the Final Book of the Avatamsaka 
Sütra (Boston: Shambhala, 1989). 


Hrdaya Prajriáparamita Sūtra (Sūtra on the Heart of 
the Perfection of Wisdom): Sanskrit source: Jayarava 
(ed.) A New Sanskrit Heart Sutra 

http://ayarava.blogspot.no/2013/09/a-new-sanskrit- 
heart-sutra.html 

(Accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Also trans. and explained by E. Conze, in Buddhist 
Wisdom Books: The Diamond Sutra and the Heart 
Sutra, London, George Allen and Unwin, 1958 (repr. as 
Buddhist Wisdom, New York: Vintage, 2001). 


‘Inscription on the Mind of Faith'/Xin Xin Ming of 
Jianzhi Sengcan: Taisho source. Trans D.S. 

Full trans. Chung Tai Translation Committee (2008), 
Trust in Mind: 

http://ctzen.org/sunnyvale/zhTW/images/pdf/20193sutr 
a/trust%20in%20mind%20v1.7.10%2020130105.pdf 


Ksitigarbha Bodhisattva Purva-pranidhana Sūtra: 
Taishõ vol.13, text 412. Trans. D.S.. 

Full trans. Buddhist Text Translation Society, Sutra of 
the Past Vows of Earth Store Bodhisattva (copyright 
1982 reprinted 2003). 


1061 





nghiên cứu tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1960. Được 
xuất bản trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 
http:/www.dsbcproject.org/node/8244 

(truy cập 11.06.14) do D.S. phiên dịch. 

Bản tiếng Trung: Taisho (Đại chính tân tu Đại tạng 
kinh) số 9, đoạn 278, D.T. Suzuki dịch, Các tiểu luận 
trong Phật giáo Thiên tông, tập thứ ba, tái bản lần hai 
(nguồn: Luân Đôn, Luzac and Co., 1934), Luân Đôn, 
Rider, trang120—1, 125, 131, 132. 

Do T. Cleary phiên dịch cuốn Entry into the Realm of 
Reality: The Gandavyuha, the Final Book of the 
Avatamsaka Sütra (Buóc vào Cói Ta-bà: Tràng hoa, 
tác phẩm cuối của kinh Hoa nghiêm (Boston: 
Shambhala, 1989). 


Hrdaya Prajfiapáramità Sūtra (Sūtra on the Heart of 
the Perfection of Wisdom (Bát-nhá-ba-la-mát-da kinh): 
Nguồn tiếng Sanskrit: Jayarava bién tập, A New 
Sanskrit Heart Sutra (Bán Tám kinh mới bằng tiếng 
Sanskrit) 

http://jayarava.blogspot.no/2013/09/a-new-skrit-heart- 
sutra.html 

(Truy cập 11.06.14). D. S. phiên dịch 

và E. Conze diễn giải, trong Buddhist Wisdom Books: 
The Diamond Sutra and the Heart Sutra (Trí tué trong 
Phật giáo: Kinh Kim cương và tâm kinh), NXB London, 
George Allen và Unwin, 1958 (repr. as Buddhist 
Wisdom (Tái bản với tựa Trí tué trong Phát giáo), New 
York: Vintage, 2001). 


"Inscription on the Mind of Faith" / Xin Xin Ming (Niém 
tin của tâm thức): Jianzhi Sengcan, Nguồn Taishõ. 

Ban Dịch thuật Chung Tai (2008), Trust in Mind (Tin 
vào tám thức) 

http://ctzen.org/sunnyvale/zhTW/images/pdf/20153sutr 
a/trust%20in%20 mind%20v1.7.10% 2020130105.pdf 


Ksitigarbha Bodhisattva Purva-pranidhana Sūtra: 
Taisho (Kinh Bò- tát Dia tang): Dai chính tân tu Đại 
tang kinh quyén 13, doan 412. 

Trung tám phién dich kinh dién Phát giáo. Sutra of 
the Past Vows of Earth Store Bodhisattva (Kinh những 
lời phát nguyện của Bồ-tát Địa Tạng) (bản quyền 1982 
tái bản 2003). 








Lankavatára Sūtra (Sūtra on the Descent into 
Lanka/Ceylon): Sanskrit Source: 
Saddharmalankavatarasütram P.L. Vaidya (ed.), The 
Mithila Institute of Post-Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1963. Xuát 
bàn trén Digital SanskritBuddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/647 1 

(accessed 11.06.14). Dich Anh D.S.. 

Bản dịch đầy đủ của D.T. Suzuki từ Sanskrit, The 
Lankavatara Sutra (Routledge and Kegan Paul, 1932; 
also found at: 

http://lirs.ru/do/lanka_ eng/lanka-nondiacritical.htm 

Bản dich đầy đủ của Red Pine, từ tiếng Hán, The 
Lankavatara Sutra: Translation and Commentary 
(Berkeley, Ca.: Counterpoint,201 2). 


Mahà-parinirvàna Sūtra (Sūtra on the Great Final 
Nirvana): KAig5&4€ Taishõ vol. 12, text 374. Dich Anh 
LTS. & 

D.S. Bản dịch đầy đủ của Kosho Yamamoto là The 
Mahayana Mahaparinirvana Sutra (1973), từ bản Hán 
của Dharmakshema. Chỉnh sửa, hiệu dính và bản 
quyén bởi Dr Tony Page, 2007: 

http:/www.nirvanasutra.net/convenient/Mahaparinirv 
ana Sutra Yamamoto Page 2 007.pdf 


Mahayana-sütralamkàra (Ornament of Mahayana 
Sütras); Sanskrit source: S.  Bagchi  (ed.) 
Centrallnstitute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, 
2000. Xuát bàn trén Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6803 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. 

Bản dịch đầy đủ: The Universal Vehicle Discourse 
Literature, của Maitreyanatha/Aryásanga, cùng với Chú 
Giải (Bhãsya) của Vasubandhu, từ Sanskrit, Tây Tạng, 
và Hán, bởi L. Jamspal, R. Clark, J. Wilson, L. Zwilling, 
M. Sweet, H. Thurman. Treasury of the Buddhist 
Sciences Series, Editor-in-Chief: Robert A.F. Thurman. 
Copyright € 2004 American Institute of Buddhist 
Studies: 

http://www.scribd.com/doc/39884356/Mahayanasutral 
amkara-WithBhasya-Thurman-2004 





Lankavatara Sūtra (Sūtra on the Descent into 
Lanka/Ceylon): Sanskrit source: 

Saddharmalankavatarasütram P.L. Vaidya (ed.), The 
Mithila Institute of Post-Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1963. 
Published on the Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6471 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. D.T.Suzuki from Sanskrit, The Lankavatara 
Sutra (Routledge and Kegan Paul, 1932; also found at: 

http://lirs.ru/do/lanka_ eng/lanka-nondiacritical.htm 

Full trans. Red Pine, from Chinese, The Lankavatara 
Sutra: Translation and Commentary (Berkeley, Ca.: 
Counterpoint, 2012). 


Mahà-parinirvàna Sūtra (Sūtra on the Great Final 
Nirvana): Taisho vol. 12, text 374. Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Kosho Yamamoto as The Mahayana 
Mahaparinirvana Sutra (1973), from Dharmakshema's 
Chinese version. Edited, revised and copyright Dr Tony 
Page, 2007: 403 

http://www.nirvanasutra.net/convenient/Mahaparinirv 
ana Sutra Yamamoto Page 2007.pdf 


Mahayana-sütralamkàra (Ornament of Mahayana 
Sütras): Sanskrit source: S. Bagchi (ed.) Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, 2000. 
Published on the Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6803 (accessed 
11.06.14). Trans. D.S.. 

Ful trans. The Universal Vehicle Discourse 
Literature, by Maitreyanatha/Aryasanga, together with 
its Commentary (Bhàsya) by Vasubandhu, from the 
Sanskrit, Tibetan, and Chinese by L. Jamspal, R. Clark, 
J. Wilson, L. Zwilling, M. Sweet, R. Thurman. Treasury 
of the Buddhist Sciences Series, Editor-in-Chief: Robert 
A.F. Thurman. Copyright € 2004 American Institute of 
Buddhist Studies: 

http://www.scribd.com/doc/39884356/Mahayanasutra 
lamkara-With-Bhasya-Thurman-2004 


1062 





Lankavatara Sūtra (Sūtra on the Descent into 
Lanka/Ceylon) (Kinh Lăng già (Nhập Lăng già): Nguồn 
tiếng Sanskrit: 

Saddharmalankàvatàrasütram do Vaidya bién tập, 
Viện nghiên cứu sau đại hoc Mithila và Trung tâm 
nghiên cứu tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1963. Được 
đăng trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6471 

(truy cập 11.06.14). 

D.T.Suzuki phiên dịch từ tiếng Sanskrit, The 
Lankavatara Sutra (Routledge và Kegan Paul, 1932; 
dáng tài tai: 

http://lirs.ru/do/lanka_eng/lanka-nondiacritical.htm 

Red Pine phiên dịch từ tiếng Hoa, Kinh Lăng già: Bản 
dịch và chú giải (Berkeley, Ca: Counterpoint, 2012). 


Mahã-parinivana Sūtra (Sūtra on the Great Final 
Nirvana) (Kinh Dai Niét-bàn): Dai chính tán tu Dai tang 
kinh quyén 12, đoạn 374. T.T.S. & D.S. 

Kosho Yamamoto The Mahayana Mahaparinirvana 
Sutra (Kinh Dai bát Niết-bàn) (1973), từ bàn tiếng 
Trung cüa ngài Dharmakshema. Tién sí Tony Page 
bién tập và giữ bán quyền, 2007: 

http://www.nirvanasutra.net/convenient/Mahaparinirv 
ana Sutra Yamamoto Page 2007.pdf. 


Mahayana-sütralamkaàra (Ornament of Mahayana 
Sütras) (Dai thira trang nghiém kinh luán): Nguón tiéng 
Sanskrit: S. Bagchi biên tập, Trung tâm nghiên cứu 
tiếng Tây Tạng, Sarnath, 2000. Xuất bản trên Digital 
Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.  dsbcproject.org/node/6803 
11.06.14). D.S phiên dịch. 

The Universal Vehicle Discourse Literature (Tông 
quan Bai thừa trang nghiêm kinh luận), của 
Maitreyanatha/Aryasanga, cùng với chú giải (Bhãsya) 
của Ngài Thế Thân, từ tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng 
và tiếng Trung của L. Jamspal, R. Clark, J. Wilson, L. 
Zwilling, M. Sweet, R. Thurman. Treasury of the 
Buddhist Sciences Series (Ngói báu cüa khoa hoc Phát 
giáo), Tổng biên tập: Robert A.F. Thurman. Bản quyền 
© 2004 Viện Nghiên cứu Phật giáo Hoa Ky: 

http:/www.scribed.com/doc/39884356/Mahayanasutr 
alamkara-With-Bhasya-Thurman-2004 


(truy cập 








Müla-madhyamaka-kàrikaà (Fundamental Treatise on 
the Middle Way) by Nãgãrjuna: SanskritSource: David 
J. Kalupahana, Mülamadhyamakakarika of Nãgãrjuna, 
Motilal Banarsidass Delhi,1999. Dich Anh D.S. 

Bản dịch đầy đủ từ Sanskrit bởi Mark Siderits và 
Shoryu Katsura, Nàgarjuna'sMiddle Way: the Mūla- 
madhyamaka-kärikã (Wisdom, 2013); Bản dịch dày đủ 
từ Tây Tạng bởi J.L. Garfield, The Fundamental 
Wisdom of the Middle | Way: Nãgãrjuna 
Mülamadhyamakakàrika | (Oxford University Press, 
1995). 


Paficavim$ati-sahasrikà Prajfiaparamità Sütra 
(Perfection of Wisdom Sütra in Twenty-five Thousand 
Verses): 

nguón Sanskrit: Nalinaksha Dutt (ed.), 
Paficavim$atisahasrika Prajfíaparamità, Luzac & Co., 
London, 1934. pp.89-90 and 263-64, Dich Anh D.S.. 


Platform Sūtra of the Sixth Patriarch [7x18 KAMERI 
gE 

Liuzi-tan Jing:Taishõ vol.48, text 2008. Dich Anh 
T.T.S. & D.S.. 

Full dich Anh John R. McRae, Platform Sutra of the 
Sixth Patriarch BDK English Tripitaka Series (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2000): 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ T2008 Platf 
ormSutra 2000.pdf 





Pratyutpanna Buddha Sammukhavasthita Samadhi 
Sütra (Sütra of the Meditative Concentration of the 
Presence of All Buddhas): Chinese version: ERISA — 
IR% Taisho vol. 13, text 417. Dich Anh D.S.. 

Bản dịch dày đủ của Rulutrong Thinking of Amitäbha 
Buddha Bloomington, IN: Author House, 2012, pp.137— 
52), và được dáng tai sütra 22 ở: 

http://www.sutrasmantras.info 

















Mula-madhyamaka-kãrikã (Fundamental Treatise on 
the Middle Way) by Nãgãrjuna: Sanskrit Source: David 
J. Kalupahana, Mülamadhyamakakarika of Nàgàrjuna, 
Motilal Banarsidass Delhi, 1999. Trans. D.S.. 

Full trans. from Sanskrit by Mark Siderits and Shoryu 
Katsura, X Nàgàrjuna's Middle | Way: the Mula- 
madhyamaka-kãrikã (Wisdom, 2013); full trans. from 
Tibetan by J.L.Garfield, The Fundamental Wisdom of 
the Middle Way: Nagarjuna's Mülamadhyamakakarika 
(Oxford University Press, 1995). 


Pafricavimsati-sahasrikà Prajfiaparamità Sütra 
(Perfection of Wisdom Sütra in Twenty-five Thousand 
Verses): 

Sanskrit source: Nalinaksha Dutt (ed.), 
Pañcavimśatisāhasrikā Prajňāpāramitā, Luzac & Co., 
London, 1934. pp.89—90 and263-64, Trans. D.S.. 


‘Platform Sūtra of the Sixth Patriarch'/Liuzi-tan jing: 
Taishõ vol.48, text 2008. Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. John R. McRae, Platform Sutra of the Sixth 
Patriarch BDK English Tripitaka Series (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2000): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET T2008 Platf 
ormSutra 2000.pdf 


Pratyutpanna Buddha Sammukhaàvasthita Samadhi 
Sütra (Sütra of the Meditative Concentration of the 
Presence of All Buddhas): Chinese version: Taisho vol. 
13, text 417. Trans. D.S.. 

Full trans. Rulu in his Thinking of Amitabha Buddha 
Bloomington, IN: AuthorHouse, 2012, pp.137—52), and 
posted as sütra 22 at: 

http:/www.sutrasmantras.info 


1063 





Mula-madhyamaka-kãrikã (Fundamental Treatise on 
the Middle Way) by Nãgãrjuna (Cốt tủy của con đường 
Trung đạo) theo bản dịch của ngài Long Thọ: Nguồn 
tiếng Sanskrit: David d. Kalupahana, 
Mūlamadhyamakakārikā of | Nagarjuna, Motilal 
Banarsidass Delhi, 1999. D.S phiên dịch từ tiếng 
Sanskrit 

theo bán cüa Mark Siderits và Shoryu Katsura, 
Nagarjuna's Middle Way: the Mula-madhyamaka-kãrikã 
(Wisdom, 2013); J.L.Garfield dich từ tiếng Tây Tạng, 
The Fundamental Wisdom of the Middle Way: 
Nàgaàrjuna's Mülamadhyamakakarika (Trí tuệ của con 
đường Trung đạo: Cốt tủy của con đường Trung dao 
dựa theo bản dịch của ngài Long Thọ) (Nhà xuất bản 
Đại học Oxford, 1998). 


Paficavimsati-sahasrikã Prajfiaparamita Sütra 
(Perfection of Wisdom Sütra in Twenty-five Thousand 
Verses) (Kinh trí tuệ viên mãn trong hai mươi lăm ngàn 
bài kệ): 

Nguồn tiếng Sanskrit: Nalinaksha Dutt biên dịch, 
Paficavimsatisahasrika Prajfiapa Transramita, Luzac & 
Co., London, 1990 và trang 89—90 và 263- 64. D.S. 
dich. 


"Platform Sūtra of the Sixth Patriarch"/Liuzi-tan jing 
(“Kinh Pháp báo dàn của Luc tó"): Taishõ vol.48, text 
2008' / Liuzi-tan jing: Dai chính tán tu Dai tang kinh 
quyén 48, doan 2008. T.T.S. & D.S. phién dich. 

John R. McRae, Platform Sutra of the Sixth Patriarch 
bó tiéng Anh Tam tang kinh dién (Berkeley: Trung tàm 
nghiên cứu và dich thuật Phật giáo Numata, 2000): 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ T2008 Platf 
ormSutra 2000.pdf 


Pratyutpanna Buddha Sammukhaàvasthita Samadhi 
Sütra (Sütra of the Meditative Concentration of the 
Presence of All Buddhas) (Kinh thiền định trên sự hiện 
diện của tất cả các vi Phát): Bản tiếng Trung: Đại chính 
tân tu Đại tạng kinh quyén 13, đoạn 417. D.S phiên 
dịch. 

Rulu trong quyén Thinking of Amitàbha Buddha (Suy 
nghi vé đức Phật A-di-dà) NXB Bloomington: 








Bản Tây Tang: Tibetan Text of the Pratyutpanna- 
Buddha-Sammukhavasthita-Samadhi-Sütra, ed. P. 
Harrison (Tokyo, International Institute for Buddhist 
Studies, 1978). 

Bản dịch đầy đủ: P. Harrison, The Samādhi of Direct 
Encounter with the Buddhas of the Present (Tokyo, 
International Institute for Buddhist Studies, 1990). 


Ratnagotravibhāgo mahāyānottaratantra-śāstram 
(Analysis of the Jewel Lineage: A Treatise on the 
Ultimate Mahāyāna Teaching), Srisatguru Publications, 
Delhi, 1991. Published on the Digital Sanskrit Buddhist 
Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6659 

(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S.. 

Bản dịch đầy đủ từ Tây Tạng: J. Takasaki, A Siudy of 
the Ratnagotravibhaga (Uttaratantra) (Rome: Istituto 
Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1966). 

Rosemary Fuchs, Buddha Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary (Snow Lion, 
2000), là bản dich của một chú giải Tây Tang về văn 
bản này bởi Dai sư Jamgón Kongtrül. 


Saddharma-pundarika Sūtra (White Lotus of the 
Sublime Dharma Sūtra): Sanskrit source: P.L. 
Vaidya(ed.), The Mithila Institute of Post-Graduate 
Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/8240 

(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S.. 

Bản Hán: Taisho vol.9, text 262, 

bán dich dày dü: Tsugunari Kubo and Akira Yuyama, 
The Lotus Sūtra, BDK English Tripitaka Series 
(Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and 
Research,2007): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET T0262 Lotu 





Tibetan version: Tibetan Text of the Pratyutpanna- 
Buddha-Sammukhaàvasthita-Samadhi-Sütra, ed. 
P.Harrison (Tokyo, International Institute for Buddhist 
Studies, 1978). 

Full trans. P.Harrison, The Samadhi of Direct 
Encounter with the Buddhas of the Present (Tokyo, 
International Institute for Buddhist Studies, 1990). 


Ratnagotravibhago mahaàyanottaratantra-$astram 
(Analysis of the Jewel Lineage: A Treatise on the 
Ultimate Mahayana Teaching), Srisatguru Publications, 
Delhi, 1991. Published on the Digital Sanskrit Buddhist 
Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6659 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. from Tibetan J.Takasaki, A Study of the 
Ratnagotravibhaga — (Uttaratantra) (Rome: Istituto 
Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1966). 

Rosemary Fuchs, Buddha Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary (Snow Lion, 
2000), is a translation of a Tibetan commentary on the 
text by Jamgón Kongtrül the Great. 


Saddharma-pundarika Sütra (White Lotus of the 
Sublime Dharma Sätra): 

Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila 
Institute of Post-Graduate Studies and Research in 
Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. Published on the 
Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/8240 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Chinese version: Taisho vol.9, text 262, 

full trans. Tsugunari Kubo and Akira Yuyama, The 
Lotus Sütra, BDK English Tripitaka Series (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2007): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET T0262 Lotu 


1064 





AuthorHouse, 2012, trang.137—52) và duoc trinh bày 
dưới dang kinh số 22 tai: 

http://www.sutrasmantras.info 

Phiên bản tiếng Tây Tang: Tibetan Text of the 
Pratyuipanna-Buddha-Sammukhävasthita-Samadhi- 
Sütra, P. Harrison biên tập. (NXB Tokyo, Viện nghiên 
cứu Phật giáo Quốc tế, 1978). 


P. Harrison, The Samadhi of Direct Encounter with 
the Buddhas of the Present (Dinh trong sự tương tác 
trực tiếp với các vi Phát hiện tai) (Tokyo, Viện Nghiên 
cứu Phật giáo Quốc tế, 1990). 


Ratnagotravibhago mahayaànottaratantra-S$astram 
(Analysis of the Jewel Lineage: A Treatise on the 
Ultimate Mahāyāna Teaching) (Luận cứu cánh nhát 
thừa bảo tánh luận), NXB Srisatguru, Delhi, 1991. Xuất 
bản trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6659 

(truy cập 11.06.14). D.S. phiên dịch từ tiếng Tây 
Tạng 

của J.Takasaki, A Study of the Ratnagotravibhaga 
(Uttaratantra) (Một nghiên cứu vé Bảo tính luận) (NXB 
Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 
1966). 

Rosemary Fuchs, Buddha Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary (Phát tính: Báo 
tính luận trong Phát giáo Dai thừa với luận giải (NXB 
Lion, 2000), là bản dịch một bài luận giải bằng tiếng 
Tây Tang về văm tự của Jamgón Kongtrül Dai dé. 


Saddharma-pundarika Sütra (White Lotus of the 
Sublime Dharma Sūtra) (Diệu pháp Liên hoa kinh): 

Nguồn tiếng Sanskrit P.L. Vaidya bién tập, Viện 
Nghiên cứu sau dai hoc Mithila và Trung tâm nghiên 
cứu tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1960. Được xuất bản 
trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject. org/node/8240 

(truy cập 11.06.14). D.S phiên dịch từ bản tiếng 
Trung: 

Đại chính tân tu Đại tạng kinh quyén số 9, đoạn 262, 

Tsugunari Kubo và Akira Yuyama dịch trong, The 
Lotus Sütra (Kinh Pháp hoa) (NXB Berkeley: Trung tâm 
nghiên cứu và dich thuật Phật hoc Numata, 2007): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET T0262 Lotu 








s Sutra 2007.pdf 


Salistamba Sūtra (Rice Seedling Sūtra): nguồn 
Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1961. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/634 1 

(accessed1 1.06.14). 

Dich Anh D.S.. 

Full dich Anh in N. Ross Reat, The Sàálistamba Sūtra: 
Tibetan Original, Sanskrit Reconstruction, English 
Translation (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993). 


Samdhi-nirmocana Sūtra: fR Taisho vol.16, 
text 676. Dich Anh T.T.S. & D.S.. 

Bản dịch đầy đủ: John P. Keenan, Scripture on the 
Explication of the Underlying Meaning, BDK English 
Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2000): 

http://bibleoteca.narod.ru/Samdhinirmocana-sutra.pdf 


Satapaficasatka-stotra (A Hundred and Fifty Verses) 
of Mátrceta: 

Sanskrit source: Göttingen  Registerof Electronic 
Texts in Indian Languages (GRETIL) 

http://gretil.sub.unigoettingen.de/#MatPra 

(Accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S.. 

Bản dich đầy đủ bởi Ven. S. Dhammika là Matrceta's 
Hymn to the Buddha © 1995- 2013, 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/ 
wheel360.html 


Šiksã-samuccaya (A Compendium on Training): 
nguón Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute 
of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit 
Learning, Darbhanga, 1960. Published on the Digital 
Sanskrit dich Anh from Sanskrit by Cecil Bendall and 
W.H.D. Rouse as 

Siksá Samuccaya: A Compendium of Buddhist 
Doctrine, Compiled by Sàntideva, chiefly from Earlier 





sSutra 2007.pdf 


$alistamba Sūtra (Rice Seedling Sūtra): Sanskrit 
source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1961. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6341 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. in N.Ross Reat, The Šãlistamba Sūtra: 
Tibetan Original, Sanskrit Reconstruction, English 
Translation (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993). 


Samdhi-nirmocana Sütra: Taishõ vol.16, text 676. 
Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. John P.Keenan, Scripture on the 
Explication of the Underlying Meaning, BDK English 
Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2000): 

http://bibleoteca.narod.ru/Samdhinirmocana-sutra.pdf 


Satapaficasatka-stotra (A Hundred and Fifty Verses) 
of Matrceta: 

Sanskrit source: Góttingen Register of Electronic 
Texts in Indian Languages (GRETIL) 

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/#MatPra 

(Accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. Ven. S.Dhammika as Matrceta's Hymn to 
the Buddha © 1995-2013, 

http:/www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/ 
wheel360.html 


Šiksã-samuccaya (A Compendium on Training): 
Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute 
of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit 
Learning, Darbhanga, 1960. Published on the Digital 
Sanskrit trans. from Sanskrit by Cecil Bendall and 
W.H.D.Rouse as 

Šik$ã Samuccaya: A Compendium of Buddhist 
Doctrine, Compiled by Sàntideva, chiefly from Earlier 


1065 





sSutra 2007.pdf 


Salistamba Sütra (Rice Seedling Sütra) (Kinh Dao 
can: Nguồn tiếng Sanskrit: P.L. Vaidya (biên tập), Viện 
nghiên cứu sau đại học Mithila và Trung tâm nghiên 
cứu tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1961. Được đăng trên 
Digital Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6341 

(truy cập 11.06.14, D.S phiên dịch từ 

N.Ross Reat, Salistamba Sūtra: Tibetan Original, 
Sanskrit Reconstruction, English Translation (Kinh Dao 
can: Bán gốc Tây Tạng, cải bién sang tiếng Sanskrit, 
Bản dịch tiếng Anh) (NXB Delhi: Motilal Banarsidass, 
1993). 


Samdhi-nirmocana Sūtra: Taisho (Kinh Giải thâm 
mật: Đại chính tân tu Đại tạng kinh) quyễn số 16, đoạn 
676. T.T.S. & D.S phiên dịch. 

John P.Keenan, Scripture on the Explication of the 
Underlying Meaning (Kinh giải thoát những ý nghĩa cán 
bản) (NXB Berkeley: Trung tâm nghiên cứu và dich 
thuát Phát giáo Numata, 2000): 

http://bibleoteca.narod.ru/Samdhinirmocana-sutra.pdf 


Satapaficasatka-stotra (A Hundred and Fifty Verses) 
of Mãtrceta (Bách ngũ tháp tụng (Một trăm năm mươi 
bài kệ) của Mátrceta): 

Nguồn tiếng Sanskrit: Góttingen, bản quyền điện tử 
ngôn ngữ Án Độ (GRETIL) 

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/#MatPra 

(Truy cập ngày 11.06.14). D.S phiên dịch, 

Hòa thượng S.Dhammika dịch toàn cuốn trong 
Matrceta s Hymn to the Buddha (Kệ tán thán đức Phật 
của Matrceta) € 1995—2013, 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/ 
wheel360.html 


Šiksã-samuccaya (A Compendium on Training) (Bỏ- 
tát học luận): Nguồn tiếng Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), 
Viện nghiên cứu sau đại học Mithila và Trung tâm 
nghiên cứu tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1960. Được 
xuất bản trên Digital Sanskrit do Cecil Bendall và WHD 
Rouse phiên dịch từ 

Siksáà Samuccaya: A Compendium of Buddhist 
Doctrine, Compiled by Santideva, chiefly from Earlier 








Mahayana Sütras (1st edn., London: Murray, 1922, 2nd 

edn., Delhi: Motilal Banarsidass, 1971): 
https://ia600202.us.archive.org/19/items/sikshasamuc 

ca yaa032067mbp/sikshasamuccayaa032067mbp.pdf 


Srimáladevi-simhanada Sūtra: b S£ Bii WL— 31 7; E 
2 FRA Taishõ vol.12, text 353. Dich Anh T.T.S. & D.S.. 

Full dich Anh Diana Y. Paul, The Sutra of Queen 
Śrīmālā of the Lions’ Roar in The Sutras of Queen 
Srimàlà of the Lions’ Roar & The Vimalakirti Sutra, BDK 
English Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for 
Buddhist Translation and Research, 2004): 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ Srimala Vim 
alakirti 2004.pdf 

Full dich Anh from Sanskrit, Tibetan and Chinese, A. 
& H. Wayman, The Lion's Roar of Queen Śrīmālā (New 
York and London: Columbia University Press, 1974; 
reprinted. Delhi, Motilal Banarsidass, 1990). 





Sukhàvativyüha | Sütras (Larger and Smaller): 
Sukhavativyühah (Samksiptamätrkã; Mahayana- 
sütrasamgrahah, ed. P.L. Vaidya (Darbhanga: The 
Mithila Institute of Post- Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning, 1961). Dich Anh D.S.. 
Accessed on the Digital Sanskrit Buddhist Canon 
website: 

http://www.dsbcproject.org/sukhavativyühah- 
samksiptamatrka/sukhavativyühah-samksiptamatrka 


Chinese version: Taisho vol. 12, texts 360 and 366. 
Bản dich đầy đủ: Hisao Inagaki, cộng tác với Harold 
Stewart, Larger Sūtra onAmitàyus and Smaller Sūtra 
on Amitayus, trong The Three Pure Land Sutras, 
revised second edition, BDK English Tripitaka Series 
(Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and 
Research, 2003): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET ThreePureL 
andSutras 2003.pdf 





Mahayana Sütras (1st edn., London: Murray, 1922, 2nd 

edn., Delhi: Motilal Banarsidass, 1971): 
https://ia600202.us.archive.org/19/items/sikshasamu 

ccayaa032067mbp/sikshasamuccayaa032067mbp.pdf 


Šrimãlãdevi-sinhanãda Sūtra: Taishó vol.12, text 
353. Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Diana Y.Paul, The Sutra of Queen Śrīmālā 
of the Lions’ Roar in The Sutras of Queen Srimàlà of 
the Lions' Roar & The Vimalakirti Sutra, BDK English 
Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2004): 

http:;//www.bdkamerica.org/digital/dBET Srimala Vim 
alakirti 2004.pdf 

Full trans. from Sanskrit, Tibetan and Chinese, A. & 
H. Wayman, The Lion's Roar of Queen Srimàlà (New 
York and London: Columbia University Press, 1974; 
reprinted. Delhi, Motilal Banarsidass, 1990). 


Sukhàávativyüha | Sütras (Larger and Smaller): 
Sukhàvativyühah (Samksiptamátrka; Mahayana-sütra- 
samgrahah, ed. P.L. Vaidya (Darbhanga: The Mithila 
Institute of Post-Graduate Studies and Research in 
Sanskrit Learning, 1961). Trans. D.S.. Accessed on the 
Digital Sanskrit Buddhist Canon website: 

http://www.dsbocproject.org/sukhavativyühah- 
samksiptamatrka/sukhavativyühah-samksiptamatrka 


Chinese version: 7aishõ vol. 12, texts 360 and 366. 
Full trans. Hisao Inagaki, in collaboration with Harold 
Stewart, Larger Sütra on Amitayus and Smaller Sütra 
on Amitàyus, in The Three Pure Land Sutras, revised 
second edition, BDK English Tripitaka Series (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2003): 

http://www.bdkamerica.org/digita/dBET ThreePureL 
andSutras 2003.pdf 


1066 





Mahàyàna Sütras (Bồ-tát hoc luận: tóm lược giáo pháp 
Phát của ngài Tinh Thiên, từ các kinh Dai thừa thời ky 
dáu) (xuát bàn làn 1, London: Murray, 1922, xuát bàn 
làn 2, Delhi: Motilal Banarsidass, 1971): 
https://ia600202.us.archive.org/19/items/sikshasamu 
ccayaa032067mbp/sikshasamuccayaa032067mbp.pdf. 


Srimáladevi-simhanàda Sūtra: Taisho (Kinh Thắng 
man giảng luận: Dai chính tân tu Dai tang kinh) quyễn 
số 12, đoạn 353. T.T.S. & D.S phiên dịch. 

Diana Y.Paul dịch toàn tập, The Sutra of Queen 
Śrīmālā of the Lions’ Roar in The Sutras of Queen 
Śrīmālā of the Lions’ Roar & The Vimalakirti Sutra (Kinh 
vé hoàng hậu Tháng Man trong tiếng róng của sư tử, 
trong các bài kinh của hoàng hậu Thắng Man và kinh 
Duy-ma-cát) (NXB Berkeley: Trung tâm nghiên cứu và 
dịch thuật Phật giáo Numata, 2004): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET_ Šrimälã_Vi 
malakirti 2004.pdf 

A. & H. Wayman dich t ừ tiếng Sanskrit, Tây Tang và 
Trung Quốc, The Lion's Roar of Queen Srimàlà ( Tiếng 
róng sư tử của hoàng hậu Thắng Man). NXB New York 
and London: Columbia University Press, 1974; Tái bản. 
Delhi, Motilal Banarsidass, 1990. 


Sukhävafvyyuiha | Sütras (Larger and Smaller): 
Sukhàvativyühah (Samksiptamaàtrkà; Mahàyaàna-sütra- 
samgrahah (Kinh A-di-dà (Dai bón và Tiéu bón)), PL 
Vaidya bién tập (Darbhanga: Viện nghiên cứu sau đại 
học Mithila và nghiên cứu về học tiếng Sanskrit, Truy 
cập trên 1961). Website Phật giáo tiếng Sanskrit: 

http://www.dsbcproject.org/sukhavativyühah- 
samksiptamatrka/sukhavativyühah-samksiptamatrka 


Bán tiếng Trung: Đại chính tán tu Đại tang kinh 
quyén 12, đoạn 360 và 366. Bản chuyén ngữ dày đủ. 
Hisao Inagaki, với sự hop tác của Haroger Sütra trên 
Larger Amifãyus and Smaller Sūtra on Amitayus, in 
The Three Pure Land Sutras (Kinh Vô Lượng Thọ, 
trong Tam kinh Tịnh độ), tái bán thứ hai, BDK (NXB 
Berkeley Tam tang kinh dién tiếng Anh: Trung tâm 
nghiên cứu và dịch thuật Phật giáo Numata , 2003). 

http;//www.bdkamerica.org/digita/dBET ThreePureL 
andSutras 2003.pdf. 








Sütra on the Eight Reflections of Great Men/ 
Foshuibadarenjiao jing: ÈRI KAK Taishõ vol.17, 
text 779. Dich Anh T.T.S. & D.S.. 

Bản dich khác của Thích Nhất Hanh từ Hán sang 
Việt, rồi sang Anh bởi Diem Thanh Truong và Carole 
Melkonian (Buddha Dharma Education Association, 
1987): 

http://www.buddhanet.net/pdf file/ beingssutra.pdf 

















Sūtra of Forty-two Sections MYT Z Œ% Sishierzhang 
jing: Taishõ vol.17, text 784. Dich Anh by D.S.. 


Bản dịch đầy đủ của  Heng-ching Shih, 
trongApocryphal Scriptures, BDK English Tripitaka 
Series, (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2005), pp.27-44: 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dqBET_ ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 


Sütra on the Importance of Caring for One's Father 
and Mother hin RERE Fumuenzhong jing: Taisho 
vol. 85, text 2887. Dich Anh D.S.. 

Full dich Anh Keiyo Arai, in Apocryphal Scriptures, 
BDK English Tripitaka Series (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 2005), 
pp.117-26: 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 





Tathagata-garbha Sütra (Sütra on the Womb/Embryo 
of the 

Tathägata): KISE WRI Taishõ vol.16, text 666. 
Dich Anh D.S. 

Bản dich dày đủ từ Hán William H. Grosnick, ‘The 
Tathàgata-garbha Sütra', in Buddhism in Practice (ed. 
Donald S. Lopez, Princeton University Press, 1995), 
pp.92—106: 

http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/download 
s/sutras/02Prajnaparamita/Tathagat agarbha.doc.pdf 

Bản dịch đầy đủ từ bản Tây Tạng của 
M.Zimmermann, trong A Buddha Within: The 
Tathagatagarbha Sütra — The Earliest Exposition of the 
Buddha-Nature in India (Tokyo: The International 
Research Institute for advanced Philology, Soka 





'Sütra on the Eight Reflections of Great 
Men'/Foshuibadarenjiao jing: Taisho vol.17, text 779. 
Trans. T.T.S. & D.S.. 

Alternative trans. Thich Nhat Hanh from Chinese into 
Vietnamese, and from there into English by Diem 
Thanh Truong and Carole Melkonian (Buddha Dharma 
Education Association, 1987): 

http://www.buddhanet.net/pdf file/beingssutra.pdf 


‘Sūtra of Forty-two Sections/Sishierzhang jing: 
Taishō vol.17, text 784. Trans. by D.S.. 


Full trans. Heng-ching Shih, in Apocryphal Scriptures, 
BDK English Tripitaka Series, (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 2005), 
pp.27-44: 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dqBET_ ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 


'Sütra on the Importance of Caring for One's Father 
and Mother/Fumuenzhong jing: Taisho vol. 85, text 
2887. Trans. D.S.. 

Full trans. Keiyo Arai, in Apocryphal Scriptures, BDK 
English Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for 
Buddhist Translation and Research, 2005), pp.117-—26: 

http://www.bdkamerica.org/digita/dBET ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 


Tathagata-garbha Sütra (Sütra on the Womb/Embryo 
of the Tathãgata): Taisho vol.16, text 666. Trans. D.S.. 

Full trans. from Chinese William H. Grosnick, 'The 
Tathagata-garbha Sütra', in Buddhism in Practice (ed. 
Donald S. Lopez, Princeton University Press, 1995), 
pp.92-106: 

http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/download 
S/sutras/02Prajnaparamita/T athagatagarbha.doc.pdf 

Full trans. from Tibetan version, M.Zimmermamn, in 
his A Buddha Within: The Tathagatagarbha Sütra — 
The Earliest Exposition of the Buddha-Nature in India 
(Tokyo: The International Research Institute for 
advanced Philology, Soka University). 


1067 





Sūtra on the Eight Reflections of Great 
Men/Foshuibadarenjiao jing: TaishoSü (Kinh Tám điều 
giác ngộ của bậc đại nhân: Đại chính tân tu Đại tạng 
kinh), quyến. số 17, đoạn 779. T.T.S. & D.S. phiên dịch. 

Thích Nhất Hạnh chuyển từ tiếng Hán sang tiếng 
Việt; Diêm Thanh Trường và Carole Melkonian dịch 
sang tiếng Anh (Hội Giáo dục Phật pháp, 1987): 

http:/www.buddhanet. net/pdf file/beingssutra.pdf. 


“Sūtra of Forty-two Sections'/Sishierzhang jing: 
Taishō (Kinh Bôn mươi hai chương: Đại chính tân tu 
Đại tạng kinh) quyên sô 17, đoạn 784. D.S phiên dịch. 


Heng-ching Shih, in Apocryphal Scriptures (NXB 
Berkeley: Trung tám nghién cüu Phát giáo và dich 
thuật Numata, 2005), trang 27-44: 

http:/www.bdkamerica.org/ 
digital/dBET_ ApocryphalScriptures 2005.pdf. 


“Sūtra on the Importance of Caring for One's Father 
and Mother"/ Fumuenzhong jing: Taishō (Kinh phu mẫu 
trong án: Dai chính tân tu Dai tang kinh) quyén số 85, 
doan 2887. D.S phién dich. 

Keiyo Arai, trong Apocryphal Scriptures (Kinh dién 
nguy tạo) (NXB Berkeley: Trung tâm nghiên cứu Phật 
giáo và dịch thuật Numata, 2005), trang số117-26: 
http:/www.bdkamerica.org/digital/dqBET_ ApocryphalScr 
iptures 2005.pdf 


Tathagata-garbha Sütra (Sütra on the Womb/Embryo 
of the Tathagata): Taisho, (Kinh Như Lai tang: Dai 
chính tán tu Dai tang kinh) quyén só 16, doan 666. D.S. 
phiên dich từ tiếng Trung Quốc của 

William H. Grosnick, “The Tathàgata-garbha Sūtra, in 
Buddhism in Practice," (“Kinh Như lai tạng, trong tu tập 
của dao Phật?) (Do Donald S. Lopez bién tập, NXB 
Princeton University Press, 1995), trang 92-106: 

http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/download 
s/sutras/02Prajnaparamita/T athag atagarbha.doc.pdf. 

Bản dich dày đủ từ tiếng Tây Tang, M. Zimmermann, 
A Buddha Within: The Tathagatagarbha Sütra — The 
Earliest Exposition of the Buddha-Nature in India (Phát 
tính: Kinh Nhu lai tang - sw trinh bày Phát tính sóm 
nhất ở Án Độ (NXB Tokyo: Viện Nghiên cứu Quốc té 








University). 


The Great Calm and Insight/EEs iE Mo-ho Zhi- 
Guan of Zhiyi: Taishō source. Dich Anh D.S. 

Bán dich dày dü cüa Peter Johnson (2001), 

http://www.tientai.net/lit/mksk/MKSKintro.htm 

-ch.6: The Twenty-FivePreliminary Ways and Means 
for Observation of the Mind 

http://www.tientai.net/practice/25ways.htm 


Tranquillity and Insight Meditation in the Huayan's 
Five Teachings/3& jk ]i#(IEÊR. Huayan wu jiao zhi by 
Dushun, Taisho vol. 45 text 1867. Dich Anh T.T.S. & 
D.S.. 

Bản dịch đầy đủ của Thomas Cleary trong Entry into 
the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen 
Buddhism, (Honolulu: University of Hawaii Press, 
1983), pp.43—68. 





Treatise on the Awakening of Faith in the Mahayana/ 
KRE iA Dasheng qixinlun: Taishõ vol.32 text 1667. 
Dich Anh T.T.S. & D.S. 

Bản dich dày đủ: Yoshito S. Hakeda, The Awakening 
of Faith (New York: Columbia University Press, 1967). 
Ha tải tại: 

http:/www.buddhistische-gesellschaft- 
berlin.de/downloads /theawakeningoffaith.pdf 


Treatise on the Golden Lion/ Jinshizizhang of 
Fazang: Taishõ vol. 45, text 1880, dich Anh D.S. 

Full dich Anh Bhikshu Heng Shou, pp.214—220 in the 
Appendix to: The Great Means Expansive Flower 
Adornment Sutra, Prologue: First Door, by T'ang 
Dynasty National Master Ch'ing Liang. 


Commentary by Tripitaka Master Hsuan Hua. Dich 
Anh Buddhist Text Translation Society (SinoAmerican 
Buddhist Association, Dharma Realm Buddhist 
University, International Institute for the Translation of 
Buddhist Texts, 1981). 





The Great Calm and Insight/Mo-ho Zhi-Guan of 
Zhiyi: Taishō source. Trans. D.S.. 

Full trans. Peter Johnson (2001), 

http:/www.tientai.net/lit/mksk/MKSKintro.htm 

-ch.6: The Twenty-Five Preliminary Ways and Means 
for Observation of the Mind 

http://www.tientai.net/practice/25ways.htm 


‘Tranquillity and Insight Meditation in the Huayan's 
Five Teachings'/Huayan wu jiao zhi by Dushun, Taishõ 
vol. 45 text 1867. Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Thomas Cleary in his Entry into the 
Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism, 
(Honolulu: University of Hawaii Press, 1983), pp.43- 
68. 


‘Treatise on the Awakening of Faith in the 
Mahayana'/Dasheng qixinlun: Taishõ vol.32 text 1667. 
Trans. T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Yoshito S. Hakeda, The Awakening of 
Faith (New York: Columbia University Press, 1967). 
Downloadable from: 

http:/www.buddhistische-gesellschaft- 
berlin.de/downloads/theawakeningoffaith.pdf 


‘Treatise on the Golden Lion⁄ Jinshizizhang of 
Fazang: Taishõ vol. 45, text 1880, trans. D.S.. 

Full trans. Bhikshu Heng Shou, pp.214—220 in the 
Appendix to: The Great Means Expansive Flower 
Adornment Sutra, Prologue: First Door, by T'ang 
Dynasty National Master Ch'ing Liang. 


Commentary by Tripitaka Master Hsuan Hua. Trans. 
Buddhist Text Translation Society (Sino-American 
Buddhist Association, Dharma Realm Buddhist 
University, International Institute for the Translation of 
Buddhist Texts, 1981). 


1068 





về triết lý cao cáp, Đại học Soka). 


“The Great Calm and Insight" (“Đại chỉ quán") Mo-ho 
Zhi-Guan của Zhiyi: nguón Đại chính tán tu Dai tang 
kinh. D.S dich. Peter Johnson (2001), 

http:/www.tientai.net/lit/mksk/MKSKintro.htm 

-ch.6: The Twenty-Five Preliminary Ways and Means 
for Observation of the Mind (Hai mươi lăm cách và 
phuong tién dé quán chiéu tám) 

http://www.tientai.net/practice/25ways.htm 


"Tranquillity and Insight Meditation in the Huayan's 
Five Teachings"/Huayan wu jiao zhi (Hoa Nghiém ngü 
giáo chi quán), quyén 45, doan 1867. T.T.S. & D.S 
dich. 

Thomas Cleary trong Entry into the Inconceivable: An 
Introduction to Hua-yen Buddhism (Nhập phi tưởng: 
giới thiệu về Phát giáo Hoa Nghiêm) (NXB Honolulu: 
University of Hawai'i Press, 1983), trang 43—68. 


“Treatise on Awakening of Faith in the 
Mahàyana"/Dasheng qixinlun: Taishõ (“Luận về thức 
tỉnh niềm tin Phật giáo Đại thừa”) quyén số 32, đoạn 
1667. T.T.S. & D.S dịch. 

Yoshito S. Hakeda, The Awakening of Faith (Thức 
tinh niềm tin) (NXB New York: Columbia University 
Press, 1967). 

http:/www.buddhistische-gesellschaft- 
berlin.de/downloads/theawakeningoffaith.pdf 


“Treatise on the Golden Lion'/ Jinshizizhang of 
Fazang: Taishõ ( “Luận về Sư tử vàng”): quyển 45, 
đoạn 1880, D.S. dich. 

Bhikshu Heng Shou, trang 214-220 trong Phụ lục 
của: The Great Means Expansive Flower Adornment 
Sutra, Prologue: First Door, by Tang Dynasty National 
Master Ch'ing Liang. 


Commentary by Tripitaka Master Hsuan Hua (Vi đại 
từ ứng dung kinh Hoa nghiêm, Lời mở đâu: Cửa dáu 
tiên, Quốc sư Ch'ing Liang triều đại Tang. Bài chú giải 
của Dai sư Tam Tạng Tuyên Hóa). Do Hội dịch thuật 
kinh điển Phật giáo (Hiệp hội Phật giáo Trung-Mỹ, Đại 
học Phật giáo Pháp giới, Viện Quốc tế về dịch thuật 
kinh điển Phật giáo, 1981). 











Ugra-pariprccha: X fef bte € Taisho vol.11, 
text 310. Dich Anh T.T.S. & D.S. 

Bàn dịch đầy đủ chủ yếu từ Tây Tang của Jan 
Nattier, A Few Good Men: The Bodhisattva Path 
according to The Inquiry of Ugra (Ugrapariprccha) 
(Honolulu, University of Hawaii Press, 2003). 














Ullambana Sütra (Sütra on those Hanging Down (in 
Hell or as Ghosts)): fita Taisho vol.16, text 
685. Dich Anh T.T.S. & D.S. 

Ful dịch Anh Shojun Bando, in Apocryphal 
Scriptures, BDK English Tripitaka Series (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2005), pp.17-26: 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 





Upàasaka-$ila Sūtra (Sūtra on Ethical Discipline for 
Laypersons): (RÆK Taisho vol.24, text 1488. Dich 
Anh T.T.S. & D.S. 

Bản dịch dày đủ bởi Bhiksuni SHIH Heng-ching, The 
Sutra on Upàsaka Precepts, BDK English Tripitaka 
Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 1994). 

Xem thêm bản dịch của Rulu, Sūtra of the Upãsaka 
Precepts: 

http://www.sutrasmantras.info/sutra33a.html 





Vajracchedika Prajfiaparamità Sūtra (Diamond-cutter 
Perfection of Wisdom Sūtra): 

nguồn Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), Mahãyãna-sufra- 
samgrahah (Part 1), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6348 

(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S. 

Bản dịch đầy đủ của E. Conze, trong Buddhist 
Wisdom Books: The Diamond Sutra and the Heart 
Sutra (London: George Allen and Unwin, 1958; repr. as 
Buddhist Wisdom, New York: Vintage, 2001). 





Ugra-pariprccha: Taisho vol.11, text 310. Trans. 
T.T.S. & D.S.. 

Full trans, mainly from the Tibetan, by Jan Nattier, A 
Few Good Men: The Bodhisattva Path according to 
The Inquiry of Ugra (Ugrapariprccha) (Honolulu, 
University of Hawai'i Press, 2003). 


Ullambana Sūtra (Sūtra on those Hanging Down (in 
Hell or as Ghosts)): Taisho vol.16, text 685. Trans. 

T.T.S. & D.S.. 

Full trans. Shojun Bando, in Apocryphal Scriptures, 
BDK English Tripitaka Series (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 2005), 
pp.17-26: 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dqBET_ ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 


Upàasaka-$ila Sūtra (Sūtra on Ethical Discipline for 
Laypersons): Taisho vol.24, text 1488. Trans. T.T.S. & 
D.S 


Full trans. Bhiksunr SHIH Heng-ching, The Sutra on 
Upàsaka Precepts, BDK English Tripitaka Series 
(Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and 
Research, 1994). 

Also trans. Rulu, Sūtra of the Upasaka Precepts: 

http://www.sutrasmantras.info/sutra33a.html 


Vajracchedika Prajfiaparamità Sūtra (Diamond-cutter 
Perfection of Wisdom Sütra): 

Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), Mahàyaàna-sütra- 
samgrahah (Part 1), The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 
Darbhanga, 1960. Published on the Digital Sanskrit 
Buddhist Canon: 

http://www.dsbcproject.org/node/6348 

(accessed 11.06.14). Trans. D.S.. 

Full trans. E. Conze, in Buddhist Wisdom Books: The 
Diamond Sutra and the Heart Sutra (London: George 
Allen and Unwin, 1958; repr. as Buddhist Wisdom, New 
York: Vintage, 2001). 

1069 





Ugra-pariprcchà: Taishó (Úc-già trưởng giả ván kinh) 
quyền I.11, 310. T.T.S. & D.S dịch chủ yếu từ tiếng Tây 
Tang của 

Jan Nattier, trong A Few Good Men: The Bodhisattva 
Path according to The Inquiry of Ugra (Ugrapariprccha) 
(Những con người vi đại: Con đường Bồ-tát theo tư 
tưởng của Uc-già) (NXB Honolulu, University of Hawai'i 
Press, 2003). 


Ullambana Sütra (Sütra on those Hanging Down (in 
Hell or as Ghosts) (Kinh Vu lan (mô tả những thân 
phận bi giam giữ trong dia ngục): quyón16, đoạn 685. 
T.T.S. & D.S dich. 

Shojun Bando trong Apocryphal Scriptures (Berkeley: 
Trung tâm nghiên cứu Phật giáo và dịch thuật Numata, 
2005), trang17-26: 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dqBET_ ApocryphalS 
criptures 2005.pdf 


Upàasaka-$ila Sūtra (Sūtra on Ethical Discipline for 
Laypersons) (U'u bà-tác giói kinh (kinh và giáo pháp 
đạo đức cho nam cư sï)): Taishö quyén 24, đoạn 1488. 
T.T.S.& D.S dich. 

Bhiksuni SHIH Heng-ching, The Sutra on Upāsaka 
Precepts (Kinh vè Giới luật dành cho nam cư sĩ) (NXB 
Berkeley: Trung tâm Nghiên cứu và Dịch thuật Phật 
giáo Numata, 1994). 

Rulu cũng có bản dich Sūtra of the Upaàsaka 
Precepts: 

http://www.sutrasmantras.info/sutra33a.html 


Vajracchedika Prajňāpāramitā Sūtra (Diamond-cutter 
Perfection of Wisdom Sūtra) (Kinh Kim cang Bát-nhã 
ba-la-mát-da): 

Nguồn tiếng Sanskrit: P.L. Vaidya (bién tập), 
Mahàyàna-sütra-samgrahah (Phần 1), Viện Nghiên 
cứu sau Đại học Mithila và Trung tâm nghiên cứu về 
tiếng Sanskrit, Darbhanga, 1960. Xuất bản trên Digital 
Sanskrit Buddhist Canon: 

http:/www.dsbcproject.org/node/6348 

(truy cập 11.06.14). D.S. dịch. 

E. Conze, in Buddhist Wisdom Books: The Diamond 
Sutra and the Heart Sutra (Những cuốn sách vé trí tué 
dao Phát: kinh Kim cang và Bát nhà tám kinh) (NXB 








Bản Hán: Taishõ vol.8, text 235, dịch Anh Charles 
Muller as The Diamond Sütra: 
http:/www.acmuller.net/bud- 
canon/diamond sutra.html 


Vimalakirti-nirde$a Sütra (Explanation of Vimalakirti 
Sūtra): Vimalakirtinirde$a: Transliterated SanskritText 
Collated with Tibetan and Chinese Translations. 

Study Group on Buddhist Sanskrit Literature, the 
Institute for Comprehensive Studies of Buddhism 
(Tokyo: Taisho University, 2004). Dich Anh D.S. 
Accessed on the Bibliotheca Polyglotta website: 

http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=volu 
me&vid=37 

Trang web này cũng bao gồm bản dịch của văn bản 
từ tiếng Tây Tạng bởi Robert A.F. Thurman là The Holy 
Teachingof Vimalakirti (Pennsylvania State University 
Press, 1976). 

Bản Hán là Taisho text 475, vol.14, dịch Anh John R. 
McRae as The Vimalakirti Sutra in The Sutras of 
Queen Śrīmālā of the Lions’ Roar & The Vimalakirti 
Sutra, BDK English Tripitaka Series (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 2004): 

http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ Srimala Vim 
alakirti 2004.pdf 


KIM CANG THỪA 
Một số dich phẩm dáng chú y: 


Padmakara Translation Group, The Words of My 
Perfect Teacher by Patrul Rinpoche, Harper Collins, 
1994, 459 pages. 


Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, The Jewel 
Ornament of Liberation: The Wish-fulfilling Gem of the 
Noble Teachings, by Gampopa, Snow Lion, 1998, 480 





Chinese version: Taishõ vol.8, text 235, trans. 
Charles Muller as The Diamond Sūtra: 
http:/www.acmuller.net/bud- 


canon/diamond sutra.html 


Vimalakirti-nirde$a Sūtra (Explanation of Vimalakirti 
Sūtra): Vimalakirtinirde$a: Transliterated Sanskrit Text 
Collated with Tibetan and Chinese Translations. 

Study Group on Buddhist Sanskrit Literature, the 
Institute for Comprehensive Studies of Buddhism 
(Tokyo: Taisho University, 2004). Trans. D.S.. 
Accessed on the Bibliotheca Polyglotta website: 

http:;//www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page-volu 
me&vid=37 

This website also includes the translation of the text 
from Tibetan by Robert A.F. Thurman as The Holy 
Teaching of Vimalakirti (Pennsylvania State University 
Press, 1976). 

The Chinese versions is Taisho text 475, vol.14, 
trans. John R. McRae as The Vimalakirti Sutra in The 
Sutras of Queen Śrīmālā of the Lions’ Roar & The 
Vimalakrti Sutra, BDK English Tripitaka Series 
(Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and 
Research, 2004): 

http://www.bdkamerica.org/digita/dBET Srimala Vim 
alakirti 2004.pdf 


VAJRAYANA 
Some significant translations: 


Padmakara Translation Group, The Words of My 
Perfect Teacher by Patrul Rinpoche, HarperCollins, 
1994, 459 pages. 


Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, The Jewel 
Ornament of Liberation: The Wish-fulfilling Gem of the 
Noble Teachings, by Gampopa, Snow Lion, 1998, 480 


1070 





London: George Allen and Unwin, 1958; Tái XB. As 
Buddhist Wisdom (Trí tuệ trong dao Phát), New York: 
Vintage, 2001). 
Bản tiếng Trung: Taishõ quyển số 8, đoạn 235, 
Charles Muller trong The Diamond Sütra: 
http:/www.acmuller.net/bud- 
canon/diamond sutra.html 


Vimalakirti-nirde$a Sütra (Explanation of Vimalakirti 
Sūtra): Vimalakirtinirde$a: Transliterated Sanskrit Text 
Collated with Tibetan and Chinese Translations (Kinh 
Duy-ma-cật (Giải thích của kinh Duy-ma): Kinh duy ma: 

bản dich từ tiếng Sanskrit, chuyền ngữ và đối chiếu 
với bản dich từ tiếng Tây Tạng và Trung Quốc). Nhóm 
Nghiên cứu Sanskrit ngữ Phật giáo, Viện Nghiên cứu 
Phật giáo (Tokyo: Đại học Taisho, 2004). DS. dịch. 
Truy cập trên trang web Bibliotheca Polyglotta: 

http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=vol- 
ume&vid-37 

Trang web này cũng bao gồm bản dich văn bản từ 
tiếng Tây Tạng của Robert AF Thurman as The The 
Holy Teaching of Vimalakirti (Những lời day thánh thiện 
của ngài Duy-ma-câ (NXB Đại học Bang 
Pennsylvania, 1976). 

Các bản tiếng Trung là Taishõ text 475, quyển só14, 
John R. McRae trong The Vimalakirti Sutra in The 
Sutras of Queen Srimàlà of the Lions’ Roar & The 
Vimalakirti Sutra (Kinh Duy-ma-cát trích từ kinh hoàng 
hậu Tháng-man trong tiếng róng sư tử và kinh Duy-ma- 
Cát) (NXB Berkeley: Trung tâm nghiên cứu Phát giáo 
và dich thuát Numata, 2004): 

http://www.bdkamerica.org/digital/dBET S$rimalaà Vim 
alakirti 2004.pdf 


KIM CUONG THỪA 

Một số bàn dich quan trong: 

Nhóm Dịch thuật Padmakara, The Words of My 
Perfect Teacher (Những lời dạy từ người thây hoàn 
hảo), Patrul Rinpoche, HarperCollins, 1994, 459 trang. 

Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, The Jewel 


Ornament of Liberation: The Wish-fulfilling Gem of the 
Noble Teachings (Giải thoát trang nghiêm Bảo man: 








pages. 


Stephen Batchelor, ed., The Jewel in the Lotus: A 
Guide to the Buddhist Traditions of Tibet, Wisdom, 
1987, 277 pages. 


Jamgon Kongtrul, Creation and Completion: Essential 
Points Tantric Meditation, Wisdom, 2002, 208 pages. 


Các kinh dién dán trong các đoạn Kim cang thừa 
và các bàn dich có sán khác: 


"The Abbreviated Points of the Graded Path': byang 
chub lam gyi rim pa'i nyams len gyi rnam gzhagmdor 
bsdus te brjed byang du bya ba, trong tuyén tập Tsong- 
kha-pa (Toh. 5275 #59). Đây là một ví du cho văn hoc 
Đạo Thứ Dé' (‘Graded Stages of the Path’, lamrim). 
Tác giả là Tsongkhapa (1357—1419), người khai tổ của 
phái Gelukpa. Đây là một trong những trình tự ngắn 
gọn nhát vé đạo lộ giác ngộ. 


Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis’: rNal 
‘byor gyi dbyang phyug chen po mi la ras pa'i rnamthar, 
Rus pa'i rgyan can gyis brtsams pa, mThso sngon mi 
rigs dpe skrun khang, p.777. 

Đây là tiéu sử của Milarepa, đại su của phái Kagyu, 
cũng có một số bài ca của Ngài, trùng một phần với 
‘One Hundred Thousand Songs of Milarepa’. 


‘Engaging in the Conduct for Awakening: Byang 
chub sems dpaï spyod pa la jug pa. Derge TengyurNr. 
3871, dbu ma, vol la, 1a-40a, Ed. in Thesaurus 
Literaturae Buddhicae, University of Oslo, 

http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&view=fulltext&vid=24&cid=457 76&mid=&level= 1 


Đây là bản dịch Tây Tang của Bodhisattva-caryà- 
avatara, 'Engaging in the Conduct of Bodhisattvas' (hay 





pages. 


Stephen Batchelor, ed., The Jewel in the Lotus: A 
Guide to the Buddhist Traditions of Tibet, Wisdom, 
1987, 277 pages. 


Jamgon  Kongtrul, | Creation and Completion: 
Essential Points Tantric Meditation, Wisdom, 2002, 208 
pages. 


Texts from which the Vajrayana passages come 
and other available translations: 


"The Abbreviated Points of the Graded Path': byang 
chub lam gyi rim pa'i nyams len gyi rnam gzhag mdor 
bsdus te brjed byang du bya ba, in Tsong-kha-pa's 
collected works (Toh. 5275 #59). This is an example of 
the 'Graded Stages of the Path' (lamrim) literature. 
Authored by Tsongkhapa (1357-1419), the spiritual 
founder of the Gelukpa school, it is one of the most 
concise formulations of the path to awakening. 


Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis’: rNai 
'byor gyi dbyang phyug chen po mi la ras pa'i rnam 
thar, Rus pa'i rgyan can gyis brtsams pa, mThso sngon 
mi rigs dpe skrun khang, p.777. 

This is a biography of Milarepa, who is master of the 
Kagyu school, which also contains some of his songs, 
partly overlapping with 'One Hundred Thousand Songs 
of Milarepa' 


‘Engaging in the Conduct for Awakening: Byang 
chub sems dpa'i spyod pa la jug pa. Derge Tengyur 
Nr. 3871, dbu ma, vol. la, 1a-40a, Ed. in Thesaurus 
Literaturae Buddhicae, University of Oslo, 

http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&view=fulltext&vid=24&cid=45776&mid=&level= 1 


This is Tibetan translation of the Bodhisattva-carya- 
avatara, 'Engaging in the Conduct of Bodhisattvas' (or 


1071 





Vién ngoc cüa nhüng giáo pháp cao quy) cüa 
Gampopa, Snow Lion, 1998, 480 trang. 


Stephen Batchelor biên tập, The Jewel in the Lotus: 
A Guide to the Buddhist Traditions of Tibet (Ngói báu 
trong hoa sen: dán vào truyén thóng Phát giáo Táy 
Tang), NXB Wisdom, 1987, 277 trang. 


Jamgon  Kongtrul, Creation and | Completion: 
Essential Points Tantric Meditation (Khoi mở và thành 
tựu: Những điểm cán thiết Thiền mật tông), NXB 
Wisdom, 2002, 208 trang. 


Các văn tự gốc của Kim cương thừa và các bản 
dịch hiện có khác: 


“The Abbreviated Points of the Graded Path:” byang 
chub lam gyi rim pa'i nyams len gyi rnam gzhag mdor 
bsdus te brjed byang du bya ba ("Các diém tinh túy trên 
con đường giác ngộ) trong bó sưu tầm của Tsong-kha- 
pa") (Toh. 5275 # 59). Đây là một ví du vé tài liệu 
Graded Stages of the Path" (“Các giai đoạn trên con 
đường giác ngộ”) (lamrim). Tsongkhapa (1357—1419), 
người sáng lập tinh thần của trường phái Gelukpa, đây 
là một trong những phương thức ngắn gọn nhất trên 
con đường dẫn tỉnh thức. 


"Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis" (“Tiểu 
sử vé Milarepa, bác thầy của Du-già”): rNal “byor gyi 
dbyang phyug chen po mi la ras paï rnam thar, pa'i 
rgyan can gyis brtsams pa, mThso sngon mi rigs dpe 
skrun khang, trang 777. 

Đây là tiểu sử vé Milarepa, bậc thầy của trường phái 
Kagyu, cũng có một số bài hát của ông, một phần trùng 
lặp với “Một trăm nghìn bài hát của Milarepa'. 


"Engaging in the Conduct for Awakening" (“Hành trì 
tỉnh thức”): Byang chub sems dpa' spyod pa la "jug pa. 
Derge Tengyur Nr. 3871, dbu ma, vol. la, 1a-40a, Ed. 
trong Thesaurus Literaturaerantycae, Dai hoc Oslo, 

http:;//www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page-fullt 
ext&view-fulltext&vid224&cid245776&mid-&level-1 


Đây là bản dịch tiếng Tây Tạng từ Bodhisattva-caryà- 
avatara, "Engaging in the Conduct of Bodhisattvas' 








Bodhi-caryáà-avatàra, ‘Engaging in the Conduct for 
Awakening': BCA), của đại luận su người Án Sãntideva 
(c.650-750), là một trong những tác phẩm văn học kinh 
điển nỗi tiếng nhất của Phật giáo Đại thừa. 

Bản dịch tiếng Tây Tạng đã được dịch sang tiếng 
Anh nhiều lån, bao gồm: Stephen Batchelor, A Guide to 
the Bodhisattva's Way of Life (Library of Tibetan Works 
and Archives, Dharamsala, 1979), và 

Vesna Wallace and B. Allan Wallace, A Guide to the 
Bodhisattva Way of Life (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1997). 

Với bản dich từ nguyên tác Sanskrit, xem Kate 
Crosby and Andrew Skilton, The Bodhicaryavatàra — A 
Guide to the Buddhist Path to Awakening (Windhorse 
Publications, Birmingham, 2002). 


"The Flight of the Garuda’: Flight of the Garuda, A 
Complete Explanation of Thorough Cut by Zhabkar, by 
Tony Duff, Padma Karpo Translation Committee 
(Kathmandu, Nepal 2011). 


Tên đầy đủ là ‘Song of the View of the Thorough Cut 
of Luminosity Great Completion Called "Flight of the 
Garuda Capable of Quickly Traversing All the Levels 
and Paths". Tác giả TshogdrugRangdrol (1781—1850), 
dai du-già hành giả Tây Tang phái Nyingma, cũng 
duoc goi là Zhabkar (hayShapkar; White Foot). 

Án phẩm trên bao gồm một bản dich đầy đủ và giải 
thích đầy đủ, cũng như bản dịch của Tây Tạng. 

Xem thêm, Dowman, Keith (compiled andedited): The 
Flight of the Garuda (Wisdom Publications, Boston, 
1994: FG), pp.65—135, 

and Erik Pema Kunsang (translated): The Flight of 
the Garuda (Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 
1993). 


‘The Jewel Ornament of Liberation: Dam chos yid 
bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan (Lha rje 
bSodrnams rin chen gyis brtsams, Si khron mi rigs dpe 





Bodhi-carya-avatàra, ‘Engaging in the Conduct for 
Awakening: BCA), of the great Indian monk- 
philosopher Sàntideva (c.650—750), which is among the 
most famous literary classics of Mahayana Buddhism. 

The Tibetan version has been translated into English 
a number of times, including: Stephen Batchelor, A 
Guide to the Bodhisattva's Way of Life (Library of 
Tibetan Works and Archives, Dharamsala, 1979), 

and Vesna Wallace and B. Allan Wallace, A Guide to 
the Bodhisattva Way of Life (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1997). 

For a translation made from the original Sanskrit, see 


Kate Crosby and Andrew Skilton, The 
Bodhicaryávatara — A Guide to the Buddhist Path to 
Awakening (Windhorse Publications, Birmingham, 
2002). 


"The Flight of the Garuda’: Flight of the Garuda, A 
Complete Explanation of Thorough Cut by Zhabkar, by 
Tony Duff, Padma Karpo Translation Committee 
(Kathmandu, Nepal 201 1). 


The full title is “Song of the View of the Thorough Cut 
of Luminosity Great Completion Called "Flight of the 
Garuda Capable of Quickly Traversing All the Levels 
and Paths". Its author is Tshogdrug Rangdrol (1781— 
1850), a great Tibetan yogi of the Nyingma school, also 
known as Zhabkar (or Shapkar; White Foot). 

The above publication includes a full translation and 
a complete explanation, as well as the edition of the 
Tibetan text. 

Also, see Dowman, Keith (compiled and edited): The 
Flight of the Garuda (Wisdom Publications, Boston, 
1994: FG), pp.65—135, 

and Erik Pema Kunsang (translated): The Flight of 
the Garuda (Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 
1993). 


The Jewel Ornament of Liberation: Dam chos yid 
bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan (Lha rje bSod 
rnams rin chen gyis brtsams, Si khron mi rigs dpe skrun 


1072 





(Con đường Bồ-tát, hành trì sự tỉnh thức), của nhà sư- 
triết gia Án Độ vĩ dai Sàntideva (c.650—750), nằm trong 
số tác phẩm kinh điển văn học nỗi tiếng nhất của Phật 
giáo Đại thừa. 

Bản tiếng Tây Tạng đã được dịch sang tiếng Anh 
nhiều làn, bao gồm: Stephen Batchelor, A Guide to the 
Bodhis Way of Life (Dẫn vào con đường Bồ-tát trong 
đời sóng) (NXB Dharamsala, 1979); 

Vesna Wallace và B. Allan Wallace, A Guide to the 
Bodhisattva Way of Life (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1997). 

Với bản dịch từ nguyên bản tiếng Sanskrit, xem Kate 
Crosby và Andrew Skilton, The Bodhicaryävatãära - A 
Guide to the Buddhist Path to Awakening (BÓ-tát dao- 
dẫn vào con đường dao Phật tinh thức) (NXB 
Windhorse Publications, Birmingham, 2002). 


"The Flight of the Garuda': Flight of the Garuda, A 
Complete Explanation of Thorough Cut by Zhabkar 
(“Chuyến bay của Garuda": của Tony Duff, Ủy ban 
Dịch thuật Padma Karpo (Kathmandu, Nepal 2011). 


Tua dà dày dü là "Song of the View of the Thorough 
Cut of Luminosity Great Completion Called "Flight of 
the Garuda Capable of Quickly Traversing All the 
Levels and Paths" ("Bài ca vé cái nhin xuyén tháu ánh 
hào quang vi dai toàn dién duoc goi là chuyén bay cüa 
Garuda với khả năng thâm nhập nhanh chóng tất cả 
các cấp độ và con đường”) của tác giả Tshogdrug 
Rangdrol (1781-1850), một hành giả vĩ đại của Tây 
Tạng thuộc trường phái Nyingma, còn được gọi là 
Zhabkar (hay Shapkar; Chân trắng). 

Ấn phẩm trên bao gồm một bản dịch đầy đủ và 
những chú giải, cũng như ấn bản của văn bản Tây 
Tang. 

Ngoài ra, hãy xem Dowman, Keith (bién dịch và hiệu 
dính) The Flight of the Garuda (Chuyến bay của 
Garuda) (Wisdom Publications, Boston, 1994: FG), 
trang 65-135 

và Erik Pema Kunsang (dà dich): Chuyén bay cüa 
Garuda (Kathmandu, 1993). 


“The Jewel Ornament of Liberation' (“Giải thoát trang 
nghiêm Bảo man"): Dam chos yid bzhin nor bu thar pa 
rin po che'i rgyan (Lha rje bSod rnams rin chen gyis 








skrun khang, 1989). 

'Jewel Ornament of Liberation' là tên viết tắt phó biến 
của văn bản Tây Tạng nỗi tiếng viết bởi một đại sư Tây 
Tạng Gampopa (sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079-1153) của phái Kagyupa. 

Tên đầy đủ nghĩa là 'An Explanation of the Stages of 
the Path of the Great Vehicle, the TwoStreams of 
Kadampa and Mahàmudra, called “A Wish-fulfilling 
Gem of the Holy Dharma, a Jewel Ornament of 
Liberation". 

Dich Anh nhiều, gần đây nhất bởi Khenpo Konchog 
Gyaltsen Rinpoche: The Jewel Ornament of Liberation, 
The Wishfulfiling Gem of the Noble Teachings (Snow 
Lion Publications, 1998: JOL). 


"The Lamp for the Path to Awakening': Byang chub 
lam gyi sgron ma, Derge Tengyur Nr. 3947, dbuma, 
vol. khi, 238a-241a, 

bản dịch Tây Tạng của Bodhi-patha- pradipa, tác 
phám Sanskrit rất quan trọng trong lịch sử Phật giáo 
Tây Tạng, được cho là của đại sư học giả An- độ Ati$a 
(982—1054), người dẫn đầu phục hưng Phật giáo Tây 
Tạng. Các hoạt động hoằng pháp của ông dẫn đến 
hình thành giáo phái Kadmapa. 

Xem bản dịch đầy đủ: A Lamp for the Path and 
Commentary by Ati$a' dịch Anh & annotated by S.J. 
Richard Sherbourne (George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1983: LP). 


‘Lives of the Eighty-four Mahasiddhas': Grub thob 
brgyad bcu tsa bzhi'i lo rgyus, Skt. Catura$ifisiddha- 
pravrtti (Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor by 
Mondup Sherab, orally dictated by Abhayadatta Sri 
(Chopel Legdan, New Delhi, 1973), folio number 1— 
318. 

Bộ sưu tập các tiểu sử của các dao sư Kim cang 
thừa sơ kỳ. Dịch bởi Keith Dowman với Bhaga Tulku 
Pema Tenzin trong Masters of Mahamudrã (Albany, 
NY: State University of New York Press, 1985) và bói 
James B. Robinson in Buddha's Lions — The Lives of 





khang, 1989). 

The ‘Jewel Ornament of Liberation is a common 
abbreviation of the name of this famous Tibetan text by 
the great Tibetan master Gampopa (sGam po pa bsod 
nams rin chen, 1079—1153) of the Kagyupa school. 

Its full name means 'An Explanation of the Stages of 
the Path of the Great Vehicle, the Two Streams of 
Kadampa and Mahamudra, called "A Wish-fulfilling 
Gem of the Holy Dharma, a Jewel Ornament of 
Liberation”. 

It has been translated into English a number of times, 
most recently by Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche: 
The Jewel Ornament of Liberation, The Wish-fulfilling 
Gem of the Noble Teachings (Snow Lion Publications, 
1998: JOL). 


"The Lamp for the Path to Awakening': Byang chub 
lam gyi sgron ma, Derge Tengyur Nr. 3947, dbu ma, 
vol. khi, 238a-241a. 

This is the Tibetan translation of the Bodhi-patha- 
pradipa, a Sanskrit work of paramount importance in 
the history of Tibetan Buddhism. It was authored by the 
great Indian scholar and teacher Ati$a (982-1054), who 
spearheaded a revival of Buddhism in Tibet. His 
missionary activities led to the formation of the religious 
order of the Kadmapas. 

For a full translation, see A Lamp for the Path and 
Commentary by Ati$a' trans. & annotated by S.J. 
Richard Sherbourne (George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1983: LP). 


‘Lives of the Eighty-four Mahàsiddhas': Grub thob 
brgyad bcu tsa bzhi'i lo rgyus, Skt. Caturaśīti- siddha- 
pravrtti (Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor by 
Mondup Sherab, orally dictated by Abhayadatta Sri 
(Chopel Legdan, New Delhi, 1973), folio number 1— 
318. 

A collection of the bibliographies of the early 
Vajrayāna masters. Translated by Keith Dowman with 
Bhaga Tulku Pema Tenzin in Masters of Mahāmudrā 
(Albany, NY: State University of New York Press, 1985) 
and by James B. Robinson in Buddha’s Lions — The 


1073 





brtsams, Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1989). 

Đây là tên viết tắt trong văn tự Tây Tạng của Đại sư 
Tây Tang Gampopa (sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079- 1153) thuộc trường phái Kagyupa. 

Tén dày dü cüa tác phám này là: "An Explanation of 
the Stages of the Path of the Great Vehicle, the Two 
Streams of Kadampa and Mahamudra, called "A Wish- 
fulfilling Gem of the Holy Dharma, a Jewel Ornament of 
Liberation" (Diễn giải về các giai đoạn của con đường 
vĩ đại, Kadampa và Mahämudrä, được gọi là“ Viên 
ngọc của Thánh pháp, viên ngọc của sự giải thoát"). 

Tác phám đã được dich sang tiếng Anh nhiều làn, 
gàn dáy nhát do Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche 
dich: The Jewel Ornament of Liberation, The Wish- 
Complete Gem of the Noble Teachings (Giái thoát 
trang nghiêm Bảo man, viên ngọc quy của Chánh 
pháp) (NXB Snow Lion Publications, 1998: JOL). 


"The Lamp for the Path to Awakening" (*Ngon đèn 
trên con đường tỉnh thức”): Byang chub lam gyi sgron 
ma, Derge Tengyur Nr. 3947, dbu. 

Đây là bản dịch tiếng Tây Tạng từ Bodhi-patha- 
pradipa, mót tác phám báng tiéng Sanskrit có tàm quan 
trong tói cao trong lich sử Phát giáo Tây Tang. Tác 
phám cüa hoc giá và người thầy Án Độ vĩ đại Ati$a 
(982-1054), người đã dẫn đầu cuộc phục hưng Phật 
giáo ở Tây Tạng. Các hoạt động truyền giáo của ngài 
đã dẫn đến sự hình thành của tông phái Kadmapas. 

Bản dịch đầy đủ, A Lamp for the Path and 
Commentary by Ati$a (“Ngọn đèn trên con đường tinh 
thức và chú giải của Ati$a" do S.J. Richard 
Sherbourne diễn giải (NXB George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1983: LP). 


"Lives of the Eighty-four Mahàsiddhas" (“Cuộc đời 
của tám mươi tu bác dai chân sw Ấn Độ”): Grub thob 
brgyad bcu tsa bzhi'i lo rgyus, Skt. Caturasiti-siddha- 
pravitti (Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor cüa 
Mondup Sherab, do Abhayadatta Sri trinh bày (Chopel 
Legdan, New Delhi, 1973), tờ báo số 1—318. 

Bộ sưu tập các thư tịch của các đạo su Kim cương 
thừa thời kỳ đầu. Do Keith Dowman với Bhaga Tulku 
Pema Tenzin phiên dịch trong Masters of Mahãmudrä 
(AIbany, NY: State University of New York Press, 1985) 
và của James B. Robinson trong Buadha's Lions - The 








the Eighty-Four Siddhas (Berkeley: Dharma Publishing, 
1979). 


'Mind Training: An Experiential Song of Parting from 
the Four Attachments': Blo sbyong zhen pa bzhibral gyi 
nyams dbyangs snying gi bdud risi, In: Lotsawa House, 

http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan- 
masters/jamyang-khyentse-wangpo/partingfour- 
attachments-nectar-heart 

Đây là của Jamyang Khyentse Wangpo (Jam 
dbyangs mkhyenbrtse'! dbang po, 1829— 1870), đại 
diện nói bật của phái Sakyapa thé kỷ 19, và là người 
sáng lập phong trào Ri-may (ris med) phi tông phái. 


‘Miscellaneous Oral Precepts’: bKa' gdams thor bu 
(unknown edition, reproduced in Alaka Chattopadhyaya 
in Atisha and Tibet (Delhi: Motilal Banarsidas, 1981), 
pp.550- 55.), 

tập hop các giáo huấn khẩu truyền bởi các dai sư 
phái Kadampa, trước đây được dịch bởi Geshe 
Wangyal in The Door of Liberation (New York: 
Lotsawa, 1978) pp.129-133, and Chattopadhyaya's 
Atisha and Tibet, pp.540—544. 


‘One Hundred Thousand Songs of Milarepa: rJe 
btsun mi las ras pai rnam thar rgyas par phye ba 
mgurbum (Padma Karpo Translation Committee 
edition). Milarepa (c. 1052—c.1135), một trong những 
thi nhân và du-già si nói tiếng nhất Tây Tang. 

Dé tử của dai dịch su Marpa (1012-1097), và là mót 
nhân vật chính trong lich sử phái Kagyupa của Phật 
giáo Tây Tạng. Ngài được biết đến nhiều nhất bởi văn 
bản này, trong những bài thơ được sáng tác một cách 
tự nhiên của mình, được thu thập nhiều thế kỷ sau khi 
Ngài qua đời. 

Xem bản dịch tiếng Anh: The Hundred Thousand 
Songs of Milarepa, (HSM) dịch Anh Garma C.C. Chang 
(Shambhala, 1977). 


Prãtimoksa Sütra of the Mülasarvastivadins, section 





Lives of the Eighty-Four Siddhas (Berkeley: Dharma 
Publishing, 1979). 


‘Mind Training: An Experiential Song of Parting from 
the Four Attachments’: Blo sbyong zhen pa bzhi bral 
gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi, In: Lotsawa 
House, 

http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan- 
masters/jamyang-khyentse-wangpo/parting-four- 
attachments-nectar-heart 

This is by Jamyang Khyentse Wangpo (Jam dbyangs 
mkhyen brfseï dbang po, 1829-1870), a prominent 
19th century representative of the Sakyapa school, and 
founder of the non-sectarian Ri-may (ris med) 
movement. 


‘Miscellaneous Oral Precepts’: bKa' gdams thor bu 
(unknown edition, reproduced in Alaka Chattopadhyaya 
in Atisha and Tibet (Delhi: Motilal Banarsidas, 1981), 
pp.550—55.) 

A collection of oral precepts by the masters of the 
Kadampa order, previously translated by Geshe 
Wangyal in The Door of Liberation (New York: 
Lotsawa, 1978) pp.129-133, and Chattopadhyaya's 
Atisha and Tibet, pp.540—544. 


'One Hundred Thousand Songs of Milarepa* rJe 
btsun mi las ras pa'i rnam thar rgyas par phye ba mgur 
‘bum (Padma Karpo Translation Committee edition). 
Milarepa (c. 1052-c.1135) is one of Tibets most 
famous yogis and poets. 

He was a student of the great translator Marpa 
(1012-1097), and a major figure in the history of the 
Kagyupa order of Tibetan Buddhism. He is most well- 
known by this text, of his spontaneously composed 
poems, collected several centuries after his death. 

For an English translation, see The Hundred 
Thousand Songs of Milarepa, (HSM) trans. Garma C.C. 
Chang (Shambhala, 1977). 


Pratimoksa Sūtra of the Mülasarvastivadins, section 
1074 





Lives of the Eighty-Four Siddhas (Sư tử vàng của đức 
Phật: Cuộc đời của 84 dai thành tựu giá) (Berkeley: 
Dharma Publishing, 1979). 


"Mind Training: An Experiential Song of Parting from 
the Four Attachments' ("Huán luyén tám trí: Bài ca trái 
nghiém vé trang thái doan diét 4 dính mác:" Blo sbyong 
zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud 
rtsi,; Trong: Nhà Lotsawa, 

http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan- 
masters/jamyang-khyentse-wangpo/parting-four- 
attachments-nectar-heart 

Đây là tác phẩm của Jamyang Khyentse Wangpo 
(Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1829—1870), 
một người nói tiếng ở thé kỷ 19 thuộc trường phái 
Sakyapa và là người sáng lập phong trào Ri-may (ris 
med) phi giáo phái. 


"Miscellaneous Oral Precepts" ("Các giới luật truyền 
miệng”): bKa' gdams thor bu (chưa rõ tác giả bién tập, 
duoc tái bán trong Alaka Chattopadhyaya in Atisha and 
Tibet (A-dé-sa và người Tây Tang) (Delhi: Motilal 
Banarsidas, 1981), trang 550—55.) 

Bộ suu tập các giới luật truyền khẩu của các bậc 
thầy của Kadampa theo trình tự, do Geshe Wangyal 
dịch trong cuốn The Door of Liberation (Cửa ngõ của tự 
do) (NXB New York: Lotsawa, 1978) trang 299—133 và 
Chattopadhyaya's Atisha and Tibettrang 5540—544. 


"One Hundred Thousand Songs of Milarep" (“Một 
trám nghin bài ca cüa Milarepa"): rJe btsun mi las ras 
pa'i rnam thar rgyas par phye ba mgur"bum: (Ấn bản 
cüa Üy ban dich thuát Padma Karpo). Milarepa (c. 
1052 — c.1135) là một trong những thiền su và nhà tho 
nói tiéng nhát cüa Tây Tạng. 

Ngài là học trò của dịch giả vĩ đại Marpa (1012- 
1097), người có tầm quan trọng trong lịch sử của tông 
Kagyupa, Phật giáo Tây Tang. Ngài nói tiếng nhất tác 
phẩm này, trong sô đó có những bài thơ khác được 
sưu tầm vài thế kỷ sau khi ngài mắt. 

Bản tiếng Anh, The Hundred Thousand Songs of 
Milarepa (Trăm ngàn bài ca của Milarepa) do Garma 
C.C. Chang dịch (NXB Shambhala, 1977). 


Prãtimoksa Sūtra of the Mülasarvastivadins (Kinh Ba- 








2, Prat Kj ca 3a7-4a1, Biblioteca Polyglotta, 
http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&vid=236&view=fulltext&level=2&cid=327599 
dịch Anh D.S. 


‘Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa’: Tsong kha 
pa'i gsang ba'i rnam thar gsol debs, by Jamyang 
ChojeTashi Palden (Jam dbyangs chos rje bkra shis 
dpal Idan, 1379-1449), preserved in the Collected 
Works of Tsongkhapa, Toh: 5262, Vol.1. pp. 207-214. 
(ff.201-8). 

Previously translatedby Robert Thurman, in: Life and 
Teachings of Tsong Khapa (Dharamsala: Library of 
Tibetan Works and Archives, 2006). 


Tattvasangraha (Compendium on Ultimate Realities) 
of the great Indian master Sàntaraksita, Sanskrit text 
edited by Embar Krsnamacarya, The Taftvasangraha of 
Santaraksita with the Commentarty of Kamalaásila 
(Gaekwad's Oriental Series, voles. 30 and 31, Baroda: 
Orientallnstitute, 1926). 

For a full English translation, see The Tattvasangraha 
of Santaraksita with the Commentarty of Kamala$ïla, 
dịch Anh Ganganatha Jha in 2 vols., Gaekwad's 
Oriental Series, vols. 80and 83, Baroda: Oriental 
Institute, 1937 and 1939. 


"The Precious Garland': rGyal po la gtam bya ba rin 
po che'i phreng ba, Derge Tengyur Nr. 4158, springyig, 
volge 107a-126a, Ed. in Thesaurus Literaturae 
Buddhicae, University of Oslo, 

http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page-fullt 
ext&view=fulltext&vid=69&mid=0 


Đây là bản dịch tiếng Tây Tạng của bản Sanskrit 
Ratnàvali, hay Ratnamálà: RV của Nàgarjuna, một 
trong những Luận sư Phật giáo Án-độ vĩ dai nhất, 
người khởi sáng triết học Trung luận (Madhyamaka). 
Được viết dưới hình thức một bức thư gửi đến một vị 
tân vương của Đề chế Šãtavãhana (khoảng TK. 2 TL), 





2, Prat Kj ca 3a7-4a1, Biblioteca Polyglotta, 
http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&vid=236&view=fulltext&level=2&cid=327599 
trans. D.S. 


‘Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa’: Tsong kha 
pa'i gsang ba'i rnam thar gsol 'debs, by Jamyang Choje 
Tashi Palden (Jam dbyangs chos rje bkra shis dpal 
ldan, 1379—1449), preserved in the Collected Works of 
Tsongkhapa, Toh: 5262, Vol.1. pp. 207-214. (ff.201-8). 

Previously translated by Robert Thurman, in: Life and 
Teachings of Tsong Khapa (Dharamsala: Library of 
Tibetan Works and Archives, 2006). 


Tattvasangraha (Compendium on Ultimate Realities) 
of the great Indian master Sàntaraksita, Sanskrit text 
edited by Embar Krsnamacarya, The Tattvasangraha of 
Santaraksita with the Commentarty of Kamala$ila 
(Gaekwad's Oriental Series, voles. 30 and 31, Baroda: 
Oriental Institute, 1926). 

For a full English translation, see The Tattvasangraha 
of Sàntaraksita with the Commentarty of Kamalaáila, 
trans. Ganganatha Jha in 2 vols., Gaekwad's Oriental 
Series, vols. 80 and 83, Baroda: Oriental Institute, 1937 
and 1939. 


"The Precious Garland': rGyal po la gtam bya ba rin 
po che'i phreng ba, Derge Tengyur Nr. 4158, spring 
yig, vol.ge 107a-126a, Ed. in Thesaurus Literaturae 
Buddhicae, University of Oslo, 

http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&view=fulltext&vid=69&mid=0 


This is the Tibetan translarion of the Sanskrit 
Ratnàvali, or Ratnamalà: RV) of Nagarjuna, one of the 
greatest Indian Buddhist masters, the founder of 
Madhyamaka philosophy. Written in the form of an 
epistle addressed to a young ruler of the Satavahana 
Empire (around. 2nd century CE), it is a series of 


1075 





La-dé- móc-xoa của Nhất thiết hữu bộ), phần 2, Prat Kj 
ca 3a7-4a1, Biblioteca Polyglotta, 
http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&vid=236&view=fulltext&level=2&cid=327599 
do D.S. phiên dịch. 


"Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa” (“Lời cầu 
nguyện bí án của ngài Tóng-khách-pa"): Tsong kha pa'i 
gsang ba'i rnam thar gsol debs: của Jamyang Choje 
Tashi Palden ( Jam dbyangs chos rje bkra shis dpal 
ldan, 1379-1449), được luu giữ trong bó suu tập 
những tác phẩm của ngài Tông-khách-pa, Toh: 5262, 
tập 1. trang 207-214. (f.201-8). 

Trước đây đã được Robert Thurman dịch trong: Life 
and Teachings of Tsong Khapa (Cuộc đời và lời dạy 
của ngài Tóng-khách-pa) (NXB Dharamsala: Thư việ 
Tây Ban Nha về công việc và lưu trữ 2006). 


Tattvasangraha (Nhiếp chân thật luận) (Compendium 
on Ultimate Realities) (Bản tông hop về những thực tại 
tối thượng) của dai su Án Độ Šãntaraksita, bản tiếng 
Sanskrit do Embar Krenamäcärya hiệu đính, The 
Tattvasangraha of Santaraksita with the Commentarty 
of Kamalasila (Gaekwad's Oriental Series, tập 30 và 
31, Baroda: Oriental Institute, 1926). 

Bản dich tiếng Anh đầy đủ, The Tattvasangraha of 
Santaraksita with the Commentarty of Kamalaásila 
(Chân thật luận của ngài Tịch Hộ với phán luận giải của 
Liên Hoa Giới. Ganganatha dha phiên dịch trong tập 
80 và 83, (NXB Baroda: Oriental Institute, 1937 và 
1939). 


"The Precious Garland' (Luận Báo hành vương 
chính "): rGyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng 
ba, Derge Tengyur Nr. 4158, Spring yig, vol.ge 107a- 
126a, Biên tập trong Thesaurus Literaturae Buddhicae, 
Dai hoc Oslo, 

http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page-fullt 
ext&view-fulltext&vid269&mid-0 


Đây là bản dịch tiếng Tây Tạng từ tiếng Sanskrit 
Ratnàvali or Ratnamàlà: (Vòng bảo châu) của 
Nágarjuna (Long Tho), mót trong nhüng dao su Phát 
giáo Án Độ vĩ đại nhát, người sáng lập ra Trung Quán 
luận (Madhyamaka). Tác phẩm được viết dưới dạng 








là một chuỗi các giáo huấn Đại thừa trong 500 bài kệ. 

Xem bản dịch đầy đủ: Buddhist Advice For Living and 
Liberation, Nàgàrjuna's Precious Garland, Phân tích, 
dich và hiéu dính bói Jeffrey Hopkins (Snow Lion, 
2007). 


"The Song of the Four Mindfulnesses': dBu mai lta 
khrid dran pa bzhi ldan gyi mgur dbyangs dngos 
grubchar bebs, In: Collected Works of the 7th Dalai 
Lama. vol. 1: Blo sbyong dang brel ba'i gdams padang 
snyan mgur gyi rim pa phyogs gcig tu bkod pa don ldan 
tshangs pa'i sgra dbyangs, 'Bras spungsdga' ldan pho 
brang edition (1945), pp. 397ff, 450—452 (27b.6- 
28b.2). 

Tên đầy đủ có nghĩa là ‘Guidance on the View of the 
Middle Way: Song of the Four Mindfulnesses 
Showeringa Rain of Accomplishments’). Đây là tác 
phám thuóc phái Gelukpa cüa Kalsang Gyatso, Dalai 
Lama thứ bảy (bsKal bzang rgya mtsho, 1708—1757). 

Xem giải thích đầy đủ về văn bản của Dalai Lama 
hiện tại (XIV): Dalai Lama and Jeffrey Hopkins: The 
Buddhism of Tibet andthe Key to the Middle Way (New 
York: Harper and Row, 1975), và các phiên bản sau 
dó. 


‘Tantra Showing the Transparency of the 
Samantabhadra's Buddha Mind': rDzogs pa chen po 
kun tu bzang po'i dgongs pa zang thal du bstan pa'i 
rgyud las, smon lam stobs po che btabs pas sems can 
thamscad sangs mi rgya ba'i dbang med par bstan pa'i 
le'u dgu pa, In gter chos, rtsa gsum gling pa Tibetan 
Buddhist | Resource Centre, Text W4CZ1042 
(Pharphing, Kathmandu, Nepal: bka' gter sri zhue waM 
dpe skrun khang, 2002- 2010). 

Nó được quy cho Godemchen (/God rdem can,1337— 
1409), dai phục tang sư (gter ston) phái Nyingma. 





Mahayana instructions in 500 verses. 

For a full translation, see Buadhist Advice For Living 
and Liberation,  Nagarjuna's Precious | Garland, 
Analysed, translated and edited by Jeffrey Hopkins 
(Snow Lion, 2007). 


"The Song of the Four Mindfulnesses: dBu mai Ita 
khrid dran pa bzhi ldan gyi mgur dbyangs dngos grub 
char 'bebs, In: Collected Works of the 7th Dalai Lama. 
vol. 1: Blo sbyong dang 'brel ba'i gdams pa dang snyan 
mgur gyi rim pa phyogs gcig tu bkod pa don ldan 
tshangs pa'i sgra dbyangs, 'Bras spungs dga' ldan pho 
brang edition (1945), pp. 397ff, 450—452 (27b.6- 
28b.2). 

The full title of this work means 'Guidance on the 
View of the Middle Way: Song of the Four 
Mindfulnesses Showering a Rain of Accomplishments’). 
This work of the Gelukpa school is by Kalsang Gyatso, 
the Seventh Dalai Lama (bsKal bzang rgya mtsho, 
1708-1757). 

For a full explanation of the text by the present (XIV) 
Dalai Lama, see Dalai Lama and Jeffrey Hopkins: The 
Buddhism of Tibet and the Key to the Middle Way (New 
York: Harper and Row, 1975), and its later editions. 


‘Tantra Showing the Transparency of the 
Samantabhadra’s Buddha Mind’: rDzogs pa chen po 
kun tu bzang poï dgongs pa zang thal du bstan pa'ii 
rgyud las, smon lam stobs po che btabs pas sems can 
thams cad sangs mi rgya ba'i dbang med par bstan pa'i 
le'u dgu pa, In gter chos, rtsa gsum gling pa Tibetan 
Buddhist Resource Centre, Text W4CZ1042 
(Pharphing, Kathmandu, Nepal: bka' gter sri zhu e waM 
dpe skrun khang, 2002-2010). 

This is attributed to the Godemchen (/God rdem can, 
1337—1409), the Great Treasure-finder (gter ston) of 
the Nyingma school. 


1076 





một bức thư gửi cho vị vua trẻ tuổi của đế ché 
$atavahana (vào khoảng thé kỷ thứ 2 CN); Đây là một 
loạt các lời chỉ dẫn của Phật giáo Đại thừa trong 500 
câu kệ. 

Bản dịch đầy đủ, hãy xem Buddhist Advice for Living 
and Liberation, Nàgàrjuna's Precious Garland (Lời 
khuyén cüa dao Phát trong cuóc sóng và giái thoát, 
Luán Báo hành vwong chính cüa ngài Long Tho), 
Jeffrey Hopkins phán tích, dich và hiéu dính (NXB 
Snow Lion, 2007). 


“The Song of the Four Mindfulnesses" (“Bài ca bón 
niệm xứ”): dBu mai Ita khrid dran pa bzhi ldan gyi mgur 
dbyangs dngos grub char 'bebs: Trong: Các tác phám 
được suu tầm của Dat-lai-Lat-ma thứ 7. Tập 1: Blo 
sbyong dang brel ba'i gdams pa dang snyan mgur gyi 
rim pa phyogs gcig tu bkod pa don ldan tshangs pa'i 
sgra dbyangs, ' Bras spungs dga 'ldan pho brang 
edition (1945), pp. 397ff., 450—452 (27b.6—28b.2). 

Tén dày dü cüa tác phám này "Guidance on the View 
of the Middle Way: Song of the Four Mindfulnesses 
Showering a Rain of Accomplishments”) (“Dẫn vào 
nhận thức con đường Trung Đạo: Bài ca bốn niệm xứ 
cho con mưa thành quả'). Công trinh này của trường 
phái Gelukpa là của Kalsang Gyatso, đức Đạt-lai Lạt- 
ma thứ 7 (bsKal bzang rgya mtsho, 1708—1757). 

Dé xem lời giải thích đầy đủ của tác phầm này từ đức 
Đạt-lai Lat-ma hiện tại (thứ XIV) xem Đạt-lai Lat-ma và 
deffrey Hopkins: The Buddhism of Tibet and the Key to 
the Middle Way (Phật giáo Tây Tạng và chìa khóa dẫn 
tói con đường Trung Dao) (New York: Harper and Row, 
1975) và các án bản sau này. 


"Tantra Showing the Transparency of the 
Samantabhadra's Buddha Mind" (“Tánh Phát trong Bó- 
tát Phó Hiền thông qua lăng kính của Mật thia"): 
rDzogs pa chen po kun tu bzang po'i dgongs pa zang 
thal du bstan pa'i rgyud las, smon lam stobs po che 
btabs pas sems can thams cad sangs mi rgya bai 
dbang med par bstan pa'i le'u dgu pa, In gter chos, rtsa 
gsum gling pa ': Trung tâm Tài nguyên Phật giáo Tây 
Tạng, W4CZ1042 (Pharphing, Kathmandu, Nepal: bka 
'gter sri zhu e waM dpe skrun khang, 2002-2010). 

Được cho là của Godemchen (/God rdem can, 1337— 
1409), nguói di tim Kho báu Vi dai (gter ston) cüa 








"The Tibetan Book of the Dead’: Zab chos zhi khro 
dgongs pa rang grol las bar do thos grol gyi skor 
(Tibetan Cultural Printing Press, Dharamsala 1994). 
The ‘Tibetan Book of the Dead' - cho là của 
Padmasambhava (thé ky 9), tái phát hién bói Karma 
Lingpa (thé ky 14) cüa phái Nyingma- là mót loai 'sách 
hướng dán' cho các trang thái trung hữu sau cái chết. 

Ban đầu có tên là “The Great Liberation by Hearing in 
the Intermediate State(s)' (Tibetan Bar do thos grol), nó 
là mảnh đầu tiên của văn học Tây Tạng đã chiếm được 
trí tưởng tượng của phương Tây. 

Được dịch Anh (và nhiều ngôn ngữ phương Tây 
khác) nhiều lần, gần đây nhất (và hoàn chỉnh nhất) bởi 
Gyurme Dorje: The TibetanBook of the Dead, The 
Great Liberation by Hearing in the Intermediate States 
(Penguin Books, 2005:TBD). 


"The Words of My Precious Teacher: sNying thig 
sngon groï khrid yig kun bzang bla mai zhal lung 
byrDza dpal sprul (Yashodhara Publications, New 
Delhi, 1998). Biên soạn bởi Patrul Rinpoche (dPal sprul 
rin po che, 1808—1887), một khóa bản tiêu chuẩn của 
phái Nyingmapa trong Phật giáo Tây Tạng về các giai 
đoạn của đạo lộ. 

Xem bản dịch tiếng Anh đầy đủ: Patrul Rinpoche: 
TheWords of My Perfect Teacher, dịch Anh Padmakara 
Translaton Group (Harper Collins Publishers,1994: 
WPT). 


Viết tắt sử dung trong các phán Kim cang thừa 


* BCA: Bodhicaryävarära (Engaging in the Conduct 
for Awakening) by Sàntideva (translationsalso listed in 
Mahayana translations section). 


* FG: The Flight of the Garuda: The Dzogchen 
Tradition of Tibetan Buddhism, by Lama Shabkar (dich 
AnhKeith Dowman, Wisdom, 1994, 240 pages). 





"The Tibetan Book of the Dead': Zab chos zhi khro 
dgongs pa rang grol las bar do thos grol gyi skor 
(Tibetan Cultural Printing Press, Dharamsala 1994). 
The 'Tibetan Book of the Dead' - attributed to 
Padmasambhava (9th century), rediscovered by Karma 
Lingpa (14th century) of the Nyingma school — is a kind 
of 'guidebook' to the intermediate states which follow 
after death. 

Originally entitled "The Great Liberation by Hearing in 
the Intermediate State(s) (Tibetan Bar do thos grol), it 
was the first piece of Tibetan literature which captured 
the imagination of the West. 

It has been translated into English (and many other 
Western languages) many times, most recently (and 
most completely) by Gyurme Dorje: The Tibetan Book 
of the Dead, The Great Liberation by Hearing in the 
Intermediate States (Penguin Books, 2005: TBD). 


"The Words of My Precious Teacher: sNying thig 
sngon 'gro'i khrid yig kun bzang bla maji zhal lung by 
rDza dpal sprul (Yashodhara Publications, New Delhi, 
1998). Composed by by Patrul Rinpoche (dPa!l sprul rin 
po che, 1808-1887), it is a standard handbook of the 
Nyingmapa school of Tibetan Buddhism on the stages 
of the path. 

For a full English translation, see Patrul Rinpoche: 
The Words of My Perfect Teacher, trans. Padmakara 
Translation Group (HarperCollins Publishers, 1994: 
WPT). 


Abbreviations used in the Vajrayana sections 


* BCA: Bodhicaryävarära (Engaging in the Conduct 
for Awakening) by Sãntideva (translations also listed in 
Mahayana translations section). 


* FG: The Flight of the Garuda: The Dzogchen 


Tradition of Tibetan Buddhism, by Lama Shabkar 
(trans. Keith Dowman, Wisdom, 1994, 240 pages). 


1077 





trường phái Nyingma. 


“The Tibetan Book of the Dead" (“Tử thư Tây Tang"): 
Zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las bar do thos 
grol gyi skor (Nhà Văn hóa Tây Tạng, Dharamsala 
1994). Án phẩm do Liên Hoa Sinh (thế kỷ thứ 9), được 
ngài Karma Lingpa (thế kỷ XIV) của trường phái Ninh- 
mã tái khám phá - là một “sách hướng dẫn về các 
trạng thái trung gian tiếp theo sau khi chết. 

Ban đầu có tựa đề là The Great Liberation by 
Hearing in the Intermediate State(s) (Tibetan Bar do 
thos grol) (Sự giải thoát vĩ dai nhờ cám được các trang 
thái trung gian); đây là tác phẩm đầu tiên của Tây Tạng 
được phương Tây đón nhận. 

Tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh (và nhiều 
ngôn ngữ phương Tây khác) nhiều lần, gần đây nhất 
(và hoàn chỉnh nhất) là do Gyurme Dorje dịch: The 
Tibetan Book of the Dead, The Great Liberation by 
Hearing in the Intermediate States (Penguin Books, 
2005: TBD). 


“The Words of My Precious Teacher" (“Những lời day 
từ người thầy cao quy"): sNying thig sngon "gro'i khrid 
yig kun bzang bla mai zhal lung by rDza dpal sprul 
(NXB Yashodhara Publications, New Delhi, 1998). Tác 
phám duoc Patrul Rinpoche bién soan (dPal sprul rin 
po che, 1808-1887) và là một cám nang chuẩn của 
tông phái Nyingmapa, Phật giáo Tây Tạng về các giai 
đoạn trên con đường giải thoát. 

Bản dịch tiếng Anh đầy đủ, Patrul Rinpoche: The 
Words of My Perfect Teacher (Những lời dạy từ người 
thầy toàn diện), nhóm Padmakara biên dịch (NXB 
HarperCollins, 1994: WPT). 


Các từ viết tắt được sử dung trong các phần Kim 
cương thừa 


e BCA: Bodhicaryáàvaráara (Con đường Bồ-tát) 
(Engaging in the Conduct for Awakening) (Hành trì tinh 
thức) của Santideva. 


* FG: The Flight of the Garuda: The Dzogchen 
Tradition of Tibetan Buddhism (Chuyến bay của 
Garuda: Truyền thống Dzogchen (Đại toàn thiện) của 
Phật giáo Tây Tạng), Lama Shabkar (Keith Dowman 








* HSM: The Hundred Thousand Songs of Milarepa 
(dich Anh Garma C.C. Chang, Shambhala, 1977, and 
new edition, City Lights, 1999, 736 pages). 


* JOL: The Jewel Ornament of Liberation: The Wish- 
fulfilling Gem of the Noble Teachings, by Gampopa 
(dich Anh Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, Snow 
Lion, 1998, 480 pages). 


* LP: A Lamp for the Path and Commentary by Ati$a 
(dich Anh & annotation of the Bodhi-patha-pradipa by 
S.J. Richard Sherbourne, George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1983). 


e MMK: Mülamadhyamaka-kàrika | (Fundamental 
Treatise on the Middle Way) by Nãgarjuna (translations 
listed in Mahayana translations section). 


* MSA: Mahàyàna-sütralamkàra (The Ornament of 
Mahayana Sütras) by Maitreya-Asanga (translations 
listed in Mahayana translations section). 


* RV: Ratnàvali (The Precious Garland) by Nãgãrjuna 
(dịch Anh and edited Jeffrey Hopkins as Buddhist 
Advice ForLiving and Liberation, Nagarjuna's Precious 
Garland, Ithaca, New York: SnowLion, 2007). 


* TBD: The Tibetan Book of the Dead by 
Padmasambhava (dich Anh Gyurme Dorje, Penguin, 
2005, 535pages). 


* UT: Uttaratantra-Sastra (Treatise on the Highest 
Continuum), also known as the Hatna-gotravibhàga 
(Analysis of Jewels and Lineages), by Maitreya- 
Asanga. (dich Anh Jikido Takasaki, A Studyon the 
Ratnagotravibhaga — Being a Treatise on the 





* HSM: The Hundred Thousand Songs of Milarepa 
(trans. Garma C.C. Chang, Shambhala, 1977, and new 
edition, City Lights, 1999, 736 pages). 


* JOL: The Jewel Ornament of Liberation: The Wish- 
fulfilling Gem of the Noble Teachings, by Gampopa 
(trans. Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, Snow 
Lion, 1998, 480 pages). 


* LP: A Lamp for the Path and Commentary by Atiśa 
(trans. & annotation of the Bodhi-patha-pradipa by S.J. 
Richard Sherbourne, George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1983). 


e MMK: Mülamadhyamaka-karika | (Fundamental 
Treatise on the Middle Way) by Nãgarjuna (translations 
listed in Mahayana translations section). 


* MSA: Mahàyàna-sütralamkàra (The Ornament of 
Mahāyāna Sứữíras) by Maitreya-Asanga (translations 
listed in Mahayana translations section). 


* RV: Ratnàvali (The Precious Garland) by Nãgãrjuna 
(trans. and edited Jeffrey Hopkins as Buddhist Advice 
For Living and Liberation, Nagarjuna's Precious 
Garland, Ithaca, New York: Snow Lion, 2007). 


* TBD: The Tibetan Book of the Dead by 
Padmasambhava (trans. Gyurme Dorje, Penguin, 
2005, 535 pages). 


* UT: Ulttaratantra-Sastra (Treatise on the Highest 
Continuum), also known as the aina-gotra-vibhãga 
(Analysis of Jewels and Lineages), by Maitreya- 
Asanga. (trans. Jikido Takasaki, A Study on the 
Ratnagotravibhaga — Being a Treatise on the 


1078 





chuyén ngữ, Wisdom, 1994, 240 trang). 


* HSM: The Hundred Thousand Songs of Milarepa 
(Trám ngàn bài hát của Milarepa) (Garma C.C. Chang, 
Shambhala phiên dịch, 1977 và án bản mới, City 
Lights, 1999, 736 trang). 


* JOL: The Jewel Ornament of Liberation: The Wish- 
fulfilling Gem of the Noble Teachings (Giải thoát trang 
nghiêm Báo man: Viên ngọc quy của Chánh pháp) của 
Gampopa (Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche phién 
dich, NXB Snow Lion, 1998, 480 trang). 


* LP: A Lamp for the Path and Commentary by Ati$a 
(Ngon đèn trên con đường giải thoát và phần chú giải 
của A-dé-sa) (từ Bodhi-patha-pradipa S.J. Richard 
Sherbourne phiên âm & chú thích, NXB George Allen & 
Unwin Ltd. London, 1983). 


* MMK: Mülamadhyamaka-karika (Fundamental 
Treatise on the Middle Way) (Luán co bàn vé con 
đường Trung đạo) của Nàgarjuna (Long Tho). 


e MSA: Mahaàyàna-sütralamkàra (The Ornament of 
Mahäyäna Sütras) (Dai thừa trang nghiêm kinh luận) 
của Maitreya-Asanga. 


* RV: Ratnávali (The Precious Garland) by Nãgärjuna 
(trans. and edited Jeffrey Hopkins as Buddhist Advice 
For Living and Liberation, Nàgarjuna's Precious 
Garland (Bảo hành vương chính luận của ngài Long 
Thọ (do Jeffrey Hopkins biên tập trong cuốn Những lời 
khuyên của đạo Phật trong đời sống và giải thoát, Bảo 
hành Vương chính luận của ngài Long Thọ), NXB 
Ithaca, New York: Snow Lion, 2007). 


* TBD: The Tibetan Book of the Dead (Tử thư Tây 
Tang) của Liên Hoa Sinh (Gyurme Dorje phiên dich, 
NXB Penguin, 2005, 535 trang). 


* UT: Uttaratantra-Sastra (Treatise on the Highest 
Continuum) (Luận Phật tính), còn được gọi là Ratna- 
gotra- vibhãga (Kinh thật tính luận) của ngài Di-lặc và 
Vô Trước ( Jikido Takasaki dich, A Study on the 
Ratnagotravibhaga — Being a Treatise on the 








Tathàgatagarbha Theory of Mahayana Buddhism, 
Serie Orientale Roma XXXIII ISMEO 1966). 

Xem bản dịch từ tiếng Tây Tang: Rosemarie Fuchs 
(dịch giả): Buddha Nature: The Mahayana Uttaratantra 
Shastra With Commentary by Arya Maitreya (Ithaca 
N.Y., Snow Lion, 2000). 


* WPT: The Words of My Perfect Teacher by Patrul 
Rinpoche (dich Anh Padmakara Translation Group, 
Harper Collins, 1994). 


Các kinh dién được dẫn trong phần tài liệu Kim 
cang thừa theo tên dịch, cùng với tên Sanskrit 
nguyên bản. Với các tên này chưa được xác định 
chắc chắn, tiêu dé Sanskrit được đánh dấu * ở phía 
trước 


‘Advice to King Gautamiputra’ = *Gautamiputra-raja- 
upadesa, by Nãgãrjuna. Dich Anh from Tibetan by Ven. 
Lozang Jamspal, Ven. Ngawang Samten Chophel and 
Peter Della Santina as Nãgãrjunas Letter to King 
Gautamiputra (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978). 


'Aksayamati Request Sūtra = Aksayamati-nirde$a 
Sütra 


Sütra' 


'Apprehending the True X Dharma 


Saddharma-parigraha Sütra 


‘Aspiration Prayer for Excellent Conduct Sūtra = 
Bhadracaryà-pranidhàna-mahàràja-paribandha Sūtra 


‘Collection on Bodhisattvas’ = Bodhisattva-pitaka 





Tathāgatagarbha Theory of Mahayana Buddhism, 
Serie Orientale Roma XXXIII ISMEO 1966). 

For a translation from Tibetan, see Rosemarie Fuchs 
(translator; — Buddha | Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra With Commentary by Arya 
Maitreya (Ithaca N.Y., Snow Lion, 2000). 


* WPT: The Words of My Perfect Teacher by Patrul 
Rinpoche (trans. Padmakara Translation Group, 
HarperCollins, 1994). 


Texts referred to in Vajrayana material by their 
translated titles, along with their original Sanskrit 
titles. Where these titles are not definitely known, 
the Sanskrit it preceded by an * 


‘Advice to King Gautamiputra’ = *Gautamiputra-ràja- 
upadesa, by Nãgãrjuna. 

Trans. from Tibetan by Ven. Lozang Jamspal, Ven. 
Ngawang Samten Chophel and Peter Della Santina as 
Nagarjuna's Letter to King Gautamiputra (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1978). 


'Aksayamati Request Sütra = Aksayamati-nirde$a 
Sütra 


Sütra' 


'Apprehending the True X Dharma 


Saddharma-parigraha Sütra 


'Aspiration Prayer for Excellent Conduct Sütra' 
Bhadracaryà-pranidhana-maharaja-paribandha Sūtra 


“Collection on Bodhisattvas' = Bodhisattva-pitaka 


1079 





Tathagatagarbha Theory of Mahayana Buddhism (Mót 
nghiên cứu vé kinh thật tính luận- luận vé Như Lai tang 
của Phật giáo Đại thừa), NXB Serie Orientale Roma 
XXXIII ISMEO 1966). 

Đối với bản dịch từ tiếng Tây Tạng, xem Rosemarie 
Fuchs (người dịch): Buddha Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary by Arya 
Maitreya (Phát tính: Đại thừa luận Phát tính với những 
lời bình của ngài Di-lặc) (NXB lthaca NY, Snow Lion, 
2000). 


* WPT: The Words of My Perfect Teacher (Lời dạy từ 
người tháy hoàn hảo của tôi) của Patrul Rinpoche 
(Nhóm Dịch Padmakara phiên dịch, HarperCollins, 
1994). 


Nguồn tài liệu được đề cập trong Kim cương 
thừa thông qua tiêu đề đã được dịch, kèm theo tên 
bản gốc trong tiếng Sanskrit. Nếu được đánh dấu * 
thì những tiêu đề đó chưa được xác định 


"Advice to King Gautamiputra" (“Lời khuyên tới vua 
Gautamiputra) =  *Gautamiputra-rája-upadeSa, by 
Nãgãrjuna (ngài Long Tho). 

Do hóa thượng Lozang Jamspal, hóa thượng 
Ngawang Samten Chophel và Peter Della Santina 
phiên dịch từ tiếng Tây Tang trong Nãgãrjunas Letter 
to King Gautamiputra (Lá thư của ngài Long Thọ gửi 
cho đức vua Gautamiputra) (Delhi: Motilal Banarsidass, 
1978). 


"Aksayamati Request Sūtra” ("Kinh Vô tận ý BÓ-tát") 
= Aksayamati-nirde$a Sütra. 


"Apprehending the True Dharma Sütra" ("Nhiép tho 
chính Pháp") = Saddharma-parigraha Sütra 


"Aspiration Prayer for Excellent Conduct Sütra" (Kinh 
nguyện câu cho việc làm cao thượng) = Bhadracarya- 
pranidhana-mahàraja-paribandha Sūtra 


"Collection on Bodhisattvas” (“Tạng Bồ-táf) = 
Bodhisattva-pitaka 








‘Descent into Lanka Sūtra’ = Lankavatara Sūtra 


'Dhãram Leading to Non-conceptuality = Avikalpa- 
prave$a- dhãrarT 


‘Dharma Compendium Sūtra’ = Dharma-samgiti Sūtra 


‘Engaging in the Conduct for 
Bodhicaryāvatāra; 

full title: ‘Engaging in the Conduct of Bodhisattvas’ = 
Bodhisattva-caryãā-avatāra; see BCA under 


abbreviations 


Awakening = 


‘Fragment Sūtra’ (Tib. mDo sil bu) — Sanskrit version 
unknown. 


‘Fundamental Treatise of the Middle Way = Müla- 
madhyamaka-kãrikã, by Nagarjuna (MMK) 


‘Garland of Buddhas Sūtra = Buddha-avatamsaka 
Sūtra; see also Avatamsaka Sūtra in Mahāyāna text 
list. 


‘Great Tantra of the Primordial Buddha’ = Ādi- 
buddha-mahā-tantra, an alternative title for the 
Kālacakra-tantra, The ‘Tantra on the Wheel of Time’ 
(see LP p.185. n.19.) 


‘Heap of Noble Jewels Sūtra’ = Arya-Ratnaküta Sūtra 


'Ka$yapa Request Sūtra’ = Kāśyapa-parivarta Sūtra 


‘Letter to a Friend’ = Suhrllekha, by Nāgārjuna 


‘Meeting of Father and Son Sūtra = Pitā-putra- 
samāgama Sūtra ‘Middle Way Dependent Arising = 
Madhyamaka-pratītyasamutpāda, by Nāgārjuna 





‘Descent into Lanka Sūtra’ = Lankavatara Sūtra 


'Dhãranr Leading to Non-conceptuality = Avikalpa- 
praveša-dhãranT 


'Dharma Compendium Sütra' = Dharma-samgiti Sütra 


‘Engaging in the Conduct for Awakening = 
Bodhicaryāvatāra; full title: ‘Engaging in the Conduct of 
Bodhisattvas’ = Bodhisattva-caryā-avatāra; see BCA 
under abbreviations 


‘Fragment Sūtra’ (Tib. mDo sil bu) — Sanskrit version 
unknown. 

‘Fundamental Treatise of the Middle Way' = Müla- 
madhyamaka-kārikā, by Nagarjuna (=MMK) 


‘Garland of Buddhas Sūtra = Buddha-avatamsaka 
Sūtra; see also Avatamsaka Sūtra in Mahāyāna text 
list. 


‘Great Tantra of the Primordial Buddha = Adi- 
buddha-maha-tantra; an alternative title for the Kāla- 
cakra-tantra, The ‘Tantra on the Wheel of Time’ (see 
LP p.185. n.19.) 


‘Heap of Noble Jewels Sūtra’ = Arya-Ratnaküta Sūtra 


'Ka$yapa Request Sūtra’ = Kāśyapa-parivarta Sūtra 


‘Letter to a Friend’ = Suhrllekha, by Nāgārjuna 


‘Meeting of Father and Son Sūtra = Pitā-putra- 
samāgama Sūtra ‘Middle Way Dependent Arising’ = 
Madhyamaka-pratityasamutpada, by Nāgārjuna 


1080 





“Descent into Lanka Sūtra” (Kinh nhập Lăng-già) = 
Lankãvatãra Sūtra 


"Dhàrani Leading to Non-conceptuality" (“Trì chú Dai 
bi hướng tâm vô y") = Avikalpa-prave$a-dhãrarT 


"Dharma Compendium Sūtra” (“Kinh Phát cán bản) = 
Dharma-samgiti Sütra 


“Engaging in the Conduct for Awakening” (Hành trì 
tỉnh thức) = Bodhicaryàvatara; full title: “Engaging in the 
Conduct of Bodhisattvas” = Bodhisattva-caryà-avatara 
(Con đường Bó-tát, tên đầy đủ: Hành tri theo con 
đường BÓ-tát); xem phần viết tắt với mã BCA 


"Fragment Sūtra” ("Kinh hương thơm) (Tib. mDo sil 
bu) - Chua xác dinh nguón trong bàn tiéng Sanskrit) 


"Fundamental Treatise of the Middle Way" (*Nén táng 
luận vé con đường Trung dao") = Müla-madhyamaka- 
kãrikã, của ngài Long Tho (=MMK) 


"Garland of Buddhas Sütra' (“kinh Hoa nghiêm”) = 
Buddha-avatamsaka Sūtra; Trong Phát giáo Đại thừa 
Avatamsaka Sūtra. 


“Great Tantra of the Primordial Buddha’ = Ādi- 
buddha-mahā-tantra, Tên khác là Kāla-cakra-tantra, 
The “Tantra on the Wheel of Time (Dát-dát-la trên bánh 
pháp thói gian) (xem LP p.185. n.19.) 

"Heap of Noble Jewels Sūtra = Arya-Ratnaküta 
Sütra (Ngói báu chánh pháp) 


“Kãsyapa Request Sūtra” (*Ca-diép sở ván kinh") 
Ka$yapa-parivarta Sūtra 


"Letter to a Friend' (Lá thư gửi người bạn) = 
Suhrllekha, by Nāgārjuna (ngài Long Tho) 


"Meeting of Father and Son Sütra" ("Kinh vé sự gặp 
gỡ giữa cha và con") = Pita-putra-samágama Sūtra, 
"Middle Way Dependent Arising = Madhyamaka- 
pratityasamutpaàda (Con đường Trung dao duyên-khởi) 
Long Tho 








'Moon Lamp Sütra' = Candra-pradipa Sütra 


'Moon Lamp Sütra' = Candra-pradipa Sütra 'Noble 
Collection" = Arya-ratnaguna-samcaya-gátha; full title: 
‘Noble Collection of Songs on thePrecious Qualities (of 
the Perfection of Wisdom), one of the earliest 
Perfection of Wisdom Sütras. 


‘Noble Sūtra Requested by Brahmä' = Arya-brahma- 
pariprcchà Sütra 
‘Noble Ten Stages Sūtra’ = Ärya-Da$abhũmika Sūtra 


‘Ornament of Clear Realization’ = 
Abhisamayalamkàra, by Asanga, inspired by Maitreya 


‘Ornament of Mahayana Sūtra = Mahāyāna- 
sütralamkàra, by Asanga, inspired by Maitreya (=MSA) 


‘Ornament of Mañjusrrs Buddha-Field Sütra' = 
Mafiju$r- buddha-k$etralamkara Sūtra 


‘Perfection of Wisdom in Sūtra 8,000 Lines = 
Astasahasrika Prajnaparamita Sūtra 


‘Precious Garland' = Ratnàvali, or Ratnamála by 
Nàgarjuna (RV) 


‘Recollection of the Sublime Dharma Sūtra = 
*Saddharma- smrtyupasthàna Sütra 


‘Rice Seedling Sūtra’ = Salistamba Sūtra; translations 
listed in Mahāyāna translations section 





‘Moon Lamp Sütra' = Candra-pradīpa Sūtra 


‘Noble Collection’ = Arya-ratnaguna-samcaya-gáthà; 
full title: ‘Noble Collection of Songs on the Precious 
Qualities (of the Perfection of Wisdom}, one of the 
earliest Perfection of Wisdom Sütras. 


‘Noble Sūtra Requested by Brahmà' = Arya-brahma- 
pariprcchà Sütra 


‘Noble Ten Stages Sūtra’ = Arya-Da$abhümika Sūtra 


‘Ornament of Clear Realization’ = 
Abhisamayālamkāra, by Asanga, inspired by Maitreya 


‘Ornament of Mahayana Sūtra = Mahāyāna- 
sūtrālamkāra, by Asanga, inspired by Maitreya (=MSA) 


‘Ornament of Mañjuśrřs Buddha-Field Sütra' = 
Mañjuśrī-buddha-kśetrālamkāra Sūtra 


‘Perfection of Wisdom in Sūtra 8,000 Lines = 
Aştasāhasrikā Prajňāpāramitā Sūtra 


‘Precious Garland’ = 
Nāgārjuna (=RV) 


Ratnāval, or Ratnamālā by 


‘Recollection of the Sublime Dharma Sūtra = 
*Saddharma-smrtyupasthāna Sūtra 


‘Rice Seedling Sūtra’ = Salistamba Sūtra; translations 
listed in Mahāyāna translations section 


1081 





"Moon Lamp Sūtra = Candra-pradipa Sūtra (Kinh 
“Nguyệt đăng tam muĝi’ hoặc “Anh sáng mặt tráng") 


"Noble Collection (“Tuyên tập thánh pháp") = Arya- 
rainaguna-samcaya-gäthäã, Tên đầy đủ “Noble 
Collection of Songs on the Precious Qualities (of the 
Perfection of Wisdom) “Tuyên tập các bài hát về phẩm 
chát cao quý (trí tuệ hoàn hảo)”- một trong những kinh 
điền thời kỳ đầu nói về trí tuệ bậc thánh. 

"Noble Sūtra Requested by Brahmà" (“Phạm thiên sở 
ván kinh") = Arya-brahma-pariprcchà Sūtra 


“Noble Ten Stages Sūtra (“Kinh mười giai đoạn 
thánh") = Arya- Daśabhūmika Sūtra 


“Ornament of Clear Realization” (“Hiện quán trang 
nghiêm Luân’) = Abhisamayālamkāra, Asanga, giảng 
luận vè Bátnhã Ba-la-mât đa của Bó-tát Di-Lặc 
(Maitreya) 


"Ornament of Mahàyàna Sütras" (“Đại thừa kinh trang 
nghiêm luân’) = Mahàyàna-sütralamkàra, của Asanga 
lấy nguồn cảm hứng từ Bó-tát Di-Lặc (Maitreya) 
(=MSA) 


"Ornament of MañjusrTs Buddha-Field Sūtra ("Văn 
thù Su Loi Bô- tát trong kinh Phật) = Mafiju$rr-buddha- 
k$etralamkara Sūtra 


"Perfection of Wisdom in Sütra 8,000 Lines" ("Kinh trí 
tué hoàn hảo 8000 hàng) =  Astasàáhasrikà 
Prajfiaparamità Sūtra 


"Precious Garland" (“Bảo hành vương chính luận") = 
Ratnàvali, or Ratnamalä của ngài Long Thọ 
(Nãgãrjuna) (=RV) 


“Recollection of the Sublime Dharma Sūtra” (“Tái 
tùng tu kinh dién Phật) =  *Saddharma- 
smrtyupasthàna Sütra (Kinh pháp niệm xứ) 


"Rice Seedling Sūtra” (“Kinh về mâm lúa) = 
Sãlistamba Sūtra; Bản dịch có trong hệ thông kinh điên 








‘Narration of the Realization of Avalokite$vara' = 
AvalokiteSvara-avadana 


‘Secrets of the Tathagata Sūtra = Tathàgatacintya- 
guhya- nirdesa Sütra 


‘Seventy Stanzas on Emptiness’ = Sünyatà-$aptati of 
Nãgãrjuna. Dich từ tiếng Tây Tang, bởi DavidRoss 
Komito, Nagarjuna's Seventy Stanzas: A Buddhist 
Psychology of Emptiness (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1987). 


'Showing the Indivisible Nature of the Expanse of 
Phenomena Sütra' = Dharmadhatuprakrtyasambheda- 
nirde$a Sūtra 


'Stages of the Bodhisattva' = Bodhisattva-bhümi, by 
Asanga 


'Stages of the Bodhisattva' = Bodhisattva-bhümi, by 
Asanga 'Flower-array Sütra = Gandavyüha Sūtra, 
phẩm cuối của bản kinh lớn hon 'Garland of Buddhas 
Sütra'. Các bản dich được liệt kê trong phần trích dịch 
Đại thừa. 


"Twenty Stanzas' = Viméáatika-kãrikã, by Vasubandhu 


Viradata Request Sūtra = 
Sütra 


Viradatta-pariprcchà 


'Unwavering Dharmatä Sūtra = Dharmatà-svabhàva- 
$ünyatàcala-pratisarvaloka Sūtra 


"White Lotus of Sublime 
Saddharma- pundarika Sütra 


Dharma Sūtra = 





‘Narration of the Realization of Avalokite$vara' = 
Avalokiteśvara-avadāna 


‘Secrets of the Tathagata Sūtra’ = Tathāgatācintya- 
guhya-nirdeşa Sūtra 


‘Seventy Stanzas on Emptiness’ = Sünyatà-saptati of 
Nāgārjuna. Translated from Tibetan by David Ross 
Komito, Nagarjuna's Seventy Stanzas: A Buddhist 
Psychology of Emptiness (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1987). 


'Showing the Indivisible Nature of the Expanse of 
Phenomena Sütra' - Dharmadhatu- 
prakrtyasambheda-nirde$a Sütra 


'Stages of the Bodhisattva' = Bodhisattva-bhümi, by 
Asanga 
'Flower-array Sūtra = Gandavyüha Sūtra, the last 


chapter of the large ‘Garland of Buddhas Sūtra’. 
Translations listed in Mahayana translations section 


"Twenty Stanzas' = Viméatika-kãrikã, by Vasubandhu 


"Viradatta Request Sūtra = 
Sütra 


Viradatta-pariprcchà 


'Unwavering Dharmata Sūtra = Dharmatà-svabhàva- 
$ünyatacala-pratisarvaloka Sūtra 


"White Lotus of Sublime 
Saddharma-pundarika Sütra 


Dharma  Sütra = 


1082 





Dai thừa 


"Narration of the Realization of Avalokite$vara" 
(“Nhận diện Bó-tát Quán Thé Am) = Avalokite$vara- 
avadàna 


"Secrets of the Tathàgata Sūtra” ("Vi diệu của kinh 
Như Lai tang") = Tathagatacintya-guhya-nirdesa Sūtra 


“Seventy Stanzas on Emptiness” (“Bảy mươi câu kệ 
tụng vé tính không”) = Sünyata-saptati of của ngài Long 
Thọ (Nàgàrjuna). David Ross Komito dịch từ tiếng Tây 
Tang trong tác phẩm Nagarjuna's Seventy Stanzas: A 
Buddhist Psychology of Emptiness (Bảy mươi câu tung 
của ngài Long Thọ: tính không theo quan niệm của đạo 
Phát) (NXB Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1987). 


"Showing the Indivisible Nature of the Expanse of 
Phenomena Sütra" ("Kinh diễn tả về thực tướng không 
lách biệt của pháp giới) =  Dharmadhäatu- 
prakrtyasambheda-nirde$a Sūtra 


"Stages of the Bodhisattva” (“Các quả vi của chư Bô- 
tát") = Bodhisattva-bhümi, Asanga 


"Flower-array Sūtra’ (“Kinh Hoa nghiêm) = 
Gandavyüha Sūtra, là chương cuối cùng trong 
"Garland of Buddhas Sütra' (“Kinh Tràng hoa của chu 
Phát") 


"Twenty Stanzas" (“Hai mươi câu tung") = Vim$atika- 
kãrikã, của Vasubandhu 


"Viradatta Request Sūtra” (“Vô úy thọ sở kinh") = 
Viradatta-pariprcchã Sūtra 


"Unwavering Dharmatà Sūtra” (“Kinh thực tính không 
đôi của các pháp") = Dharmatã-svabhãva-š§ũnyatãcala- 
pratisarvaloka Sütra 


"White Lotus of Sublime Dharma Sūtra’ ("Kinh vé 
những bóng sen tráng của chánh pháp") = Saddharma- 
pundarika Sütra 








TÀI LIỆU PHẠT GIÁO TRÊN WEB, BAO GÒM CÁC 
BẢN DỊCH 


Các liên kết và tài liệu tóng quan 


BuddhaNet: Mạng Thông tin và Giáo dục Phật giáo: 
http:/www.buddhanet.net 

— gồm: Thư viện điện tử, World Buddhist Directory 
(http:/www.buddhanet.info/wbd), 

và các tài liệu âm thanh. 


DharmaNet: 

http:/www.dharmanet.org 

— bao gồm: trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu 
và thư mục. 


Liên kết Pitaka: 
http:/www.pitaka.ch/intro.htm 


Liên kết Phật giáo và Tài liệu Tông quan: 
http:/www.academicinfo.net/ buddhismmeta.html 


Trang Sacred Texts: 
http://www.sacred- texts.com/bud/index.htm 
— vé bán quyén dich thuát. 


Kho luu trữ Huntingdon về Nghệ thuật Phật giáo và 
liên quan: 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu 


International Dunhuang Project: 
http://idp.bl.uk/pages/education_ links.a4d 


Digital Dictionary of Buddhism: 
http:/www.buddhism-dict.net/ddb 


Buddhist Dictionary - Manual of Buddhist Terms and 
Doctrines, bói Nyanatiloka Mahathera 
http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud- 
dict/dic idx.htm 





WEB SOURCES ON BUDDHISM, 
TRANSLATIONS 


INCLUDING 


General links and resources 


BuddhaNet: 
Network: 

http:/www.buddhanet.net 

— including: e-Library, World Buddhist Directory 

(httpz/www.buddhanet.info/wbd), 

and audio resources. 


Buddhist Information and Education 


DharmaNet: 

http:/www.dharmanet.org 

— including: learning resource centre, study centre, 
and directory. 


LinksPitaka: 
http://www.pitaka.ch/intro.htm 


Buddhist Links and General Resources: 
http:/www.academicinfo.net/buddhismmeta.html 


Sacred Texts site: 
http://www.sacred-texts.com/bud/index.htm 
- for out of copyright translations. 


Huntingdon Archive of Buddhist and Related Art: 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu 


International Dunhuang Project: 
http://idp.bl.uk/pages/education links.a4d 


Digital Dictionary of Buddhism: 
http:/www.buddhism-dict.net/ddb 


Buddhist Dictionary - Manual of Buddhist Terms and 
Doctrines, by Nyanatiloka Mahathera: 
http:/www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud- 
dict/dic idx.htm 


1083 





Phu luc 3 - NGUÓN TÀI LIEU VÉ PHAT GIÁO 
TRÉN WEB 


Nguồn tài liệu tổng quát 


Thông tin về Phật giáo và hệ thống đào tạo: 

— Bao gồm thư viện điện tử (e-Library), danh bạ Phật 
giáo toàn cầu 

http:/www.buddhanet.info/wbd 

và nguồn tư liệu âm thanh (audio resources). 


DharmaNet: 

htip:/www.dharmanet.org f 

— bao gôm: trung tâm học thuật và hệ thông Phật 
giáo. 


LinksPitaka: 
http://www.pitaka.ch/intro.htm 


Nguồn tư liệu chung và liên hệ với Phật giáo: 
http:/www.academiicinfo.net/buddhismmeta.html 


Văn tự thiêng liêng: 
http://www.sacred-texts.com/bud/index.htm 
- bao góm các bán dich. 


Nghé thuát và kién trüc Phát giáo: 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu 


Dự án thế giới Dunhuang: 
http://idp.bl.uk/pages/education_ links.a4d 


Từ dién Phật học trực tuyến: 
http:/www.buddhism-dict.net/ddb 


Từ điển Phát học (Buddhist Dictionary) - Sô tay các 
thuật ngữ và Giáo pháp Phật học (Manual of Buddhist 
Terms and Doctrines), của Nyanatiloka Mahathera: 

http:/www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud- 
dict/dic idx.htm 








Phật giáo Thượng tọa bó 


Access to Insight: 

http://www. accesstoinsight. org/index.html 

— gồm: bán dich của nhiều bản văn từ Thánh điển 
Pali, những bài pháp của su tu rừngThái-lan, các tiểu 
phẩm 'Wheel' của Buddhist Publication Society, những 
cuốn sách và bài pháp khác, hướng dẫn vé Pali, và 
nhiều thứ khác. 


Buddhist Publication Society, Sri Lanka 

http:/www.bps.|k 

— có thé ha tải các tiểu phẩm 'Wheel' và các án phẩm 
khác. 


Pali Text Society: 

http://www. palitext.com 

— để đặt hàng các bản dịch của các kinh văn Phật 
giáo Thượng tọa bộ. 


Các tác phẩm của Thượng Tọa P.A.Payutto: 

http:/www.buddhanet.net/cmdsg/payutto.htm 

— sách điện tử của vị tỳ-kheo hoc giả trứ danh người 
Thái. 

Xem các bản dịch mới của Robon Moore: 

http:/www.buddhistteachings.org/buddhadhamma- 
translations-2 


Sách tụng — The Buddhist Society của Western 
Australia Theravada, trénwebsite BuddhaSasana: 

http://www.budsas.org/ebud/chant- 
bswa/chantbook.htm 


Sách pháp lâm trú: sách hạ tải: 
http:/www.forestdhammabooks.com 
Insight Meditation Society, Barre, Massachusetts: 


http://www. dharma.org 


The Bhãvanã Society: 
http://www.bhavanasociety.org 





Theravada Buddhism 


Access to Insight: 

http://www.accesstoinsight.org/index.html 

- includes: translations of many texts from the Pali 
Canon, teachings of Thai forest teachers, Buddhist 
Publication Society Wheel' booklets, other books and 
teachings, guidance on Pāli, and much more. 


Buddhist Publication Society, Sri Lanka 

http://www. bps.Ik 

— downloadable 
publications. 


"Wheel booklets and other 


Pali Text Society: 

http://www. palitext.com 

— for ordering translations of Theravāda Buddhist 
texts 


The Works of Ven. P.A.Payutto: 

http://www.buddhanet.net/cmdsg/payutto.htm 

— e-books from this renowned Thai scholar-monk. 

Also see new translations by Robon Moore: 

http://www.buddhistteachings.org/buddhadhamma- 
translations-2 


Chanting book - The Buddhist Society of Western 
Australia Theravāda, on BuddhaSasana website: 

http://www.budsas.org/ebud/chant- 
bswa/chantbook.htm 


Forest Dhamma Books: downloadable books: 
http://www.forestdhammabooks.com 

Insight Meditation Society, Barre, Massachusetts: 
http://www.dharma.org 


The Bhāvanā Society: 
http://www.bhavanasociety.org 


1084 





Thượng tọa bộ (Theravāda Buddhism) 


Truy cập tại: 

http://www. accesstoinsight. org/index.html 

- bao góm: các bản dich từ kinh điển tiếng Sanskrit, 
những giáo huấn từ các vị thầy Thái Lan án tu trong 
rừng, ấn phẩm xuất bản của Phật giáo. Ấn phẩm xuất 
bản, Tích Lan (Sri Lanka) - tải phần “Wheel' booklets 
và các ấn phẩm khác. 


Buddhist Publication Society, Sri Lanka 

http://www. bps.Ik 

Ân phẩm xuất bản, Tích Lan (Sri Lanka) - tải phần 
“Wheel' booklets và các ấn phẩm khác. 


Cộng đồng học thuật tiếng Sanskrit: cho những yêu 
câu các bản dịch của văn tự Thượng toạ bộ. 
http://www. palitext.com 


Phật sự và những án phẩm của Thượng tọa 
P.A.Payutto: 

http:// www.buddhanet.net/cmdsg/payutto.htm 

— tài liệu bằng bán mềm (ebooks). 

Các ấn phẩm dịch của Robon Moore xem: 

http:/www.buddhistteachings.org/buddhadhamma- 
translations-2 


Án phẩm dành cho tụng kinh - Hội đồng trị sự Phật 
giáo Thượng tọa bộ Tây Úc (The Buddhist Society of 
Western Australia Theravada), truy cập: 

http:/www.budsas.org/ebud/chant- 
bswa/chantbook.htm 


Án phẩm thực pháp (Forest Dhamma Books), tải tại 
http:/⁄/ www.forestdhammabooks.com 


Nội tại trong tu tập thiền (Insight Meditation Society), 
Massachusetts: 
http:/www.dharma.org 


The Bhãvanã Society: 
http:/www.bhavanasociety.org 








Forest Sangha Publications: 
http://orestsanghapublications.org/ 


Đại thừa tông quan, đặc biệt là kinh dién 


Bukkyo Dendo Kyokai các bản dịch có thể hạ tải 
được của các kinh điên Dai thừaTrung Hoa và Nhật 
Bản: 

http://www.bdk.or.jp/bdk/digitaldl.html 


Kinh phát Đại thừa bằng tiếng Anh: 
http:/www4.bayarea.net/~milee 


Kinh Phật Buddhism.org: 
http:/www.buddhism.org/Sutras 


Dharma Realm Buddhist Association: 
http:/www.drba.org/dharma 


Buddha Sutras Mantras Sanskrit: 
http:/www.sutrasmantras.info/sutra0.html 


Virtual Religion Index for links to translations: 
http://virtualreligion.net/vri/buddha.html 


Phật giáo Đại thừa Đông Á 


The Zensite: 
http;//www.thezensite.com - 
—các tiêu luận học thuật v.v. vé Zen. 


Portland Zen Community - Primary Zen Texts: 
http://www.io.com/9267 Esnewton/zen/primary- 
texts.html 


Lién két Pitaka-Jodo-Shinshu: 
http://www.pitaka.ch/indxshin.htm 


Community of Mindful Living của Thích Nhất Hạnh: 
http:/www.iamhome.org/oi.html 





Forest Sangha Publications: 
http://forestsanghapublications.org/ 


General Mahayana, especially texts 


Bukkyo Dendo Kyokai downloadable translations of 
Mahayana texts from Chinese and Japanese: 
http://www.bdk.or.jp/bdk/digitaldl.html 


Mahayana Buddhist Sutras in English: 
http:/www4.bayarea.net/~mtlee 


Buddhism.org Buddhist Sutras: 
http:;//www.buddhism.org/Sutras 


Dharma Realm Buddhist Association: 
http:/www.drba.org/dharma 


Buddha Sutras Mantras Sanskrit: 
http:/www.sutrasmantras.info/sutra0.html 


Virtual Religion Index for links to translations: 
http://virtualreligion.net/vri/buddha.html 


East Asian Mahayana Buddhism 

The Zensite: 

http://www.thezensite.com 

- academic essays etc. on Zen. 

Portland Zen Community - Primary Zen Texts: 


http:/www.io.com/%7Esnewton/zen/primary- 
texis.html 


Links Pitaka-Jodo-Shinshu: 
http://www.pitaka.ch/indxshin.htm 


Thich Nhat Hanh's Community of Mindful Living: 
http://www.iamhome.org/oi.html 


1085 





Án phám cüa hói dóng Phát giáo án cu (Forest 
Sangha Publications): 
http://forestsanghapublications.org/ 


Phật giáo Đại thừa, đặc biệt các văn tự 


Các bản dịch của Phật giáo Đại thừa từ tiếng Trung 
và tiêng Nhật: 
http:/www.bdk.or.jp/bdk/digitaldI.html 


Kinh dién Đại thừa bằng tiếng Anh: 
http:/www4.bayarea. net/~mtlee 


Kinh dién Phật giáo 
http:/www.buddhism.org/Sutras 


Pháp giới hội đồng Phật giáo: 
http:/www.drba.org/dharma 


Kinh dién-mát điển Phật giáo bằng tiếng Sanskrit: 
http://www. sutrasmantras.info/sutraO.html 


Thuật ngữ tôn giáo trực tuyến dành cho dịch thuật: 
http:// virtualreligion.net/vri/buddha.html 


Phật giáo Đại thừa tại Đông Á 


The Zensite (trường phái thiền): - academic essays 
etc. on Zen (các bài luận vé Thiên Phật giáo, vv). 
http:/www.thezensite.com 


Portland Zen Community - Primary Zen Texts (Cộng 
đồng thiền tai Ba Lan-Bài viết chính vé thiền) 

http:/www.io.com/%7Esnewton/zen/primary- 
texts.html 


Links Pitaka-Jodo-Shinshu: 
http://www.pitaka.ch/indxshin.htm 


Thich Nhat Hanh's Community of Mindful Living 
(Cộng đồng sống trong chánh niệm của Thiền su Thích 
Nhất Hạnh): 

http:/www.iamhome.org/oi.html 








Amida Net: 
http:/www12.canvas.ne.jp/horai 


Nichiren Shü: 
http:/www.nichiren-shu.org/ 


Söka Gakkai International USA: 
http:/www.sgi-usa.org/ 


Phật giáo Kim cang thừa 


The Berzin Archives: 

http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html 

Một trang rộng lớn bao gồm một số sách điện tử và 
bao gồm nhiều khía cạnh của Phật giáo Tây Tạng, bởi 
học giả Gelukpa là Alexander Berzin. 


Thư viện Tây Tạng và Hy-mã-lạp: 
http:/www.thlib.org/about/wiki/guide%20to%20thdl% 
20resources.html 


Tung kinh Tây Tạng - Shar Gan-Ri Ma: 
http:/www.youtube.com/watch? v-WaFUSAHVpGg 


Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition (Gelukpa): 

http:/www.fpmt.org/teachings/default.asp 

và — Lama Yeshe Wisdom Archive: 

http:/www.lamayeshe.com/index.php 


Kagyu Samye Ling Tibetan Centre: 
http:/www.samyeling.org (Kagyupa) 


Shambhala Sun Online: 
http:/www.shambhalasun.com 
(Kagyupa) Buddhist-orientednewspaper/magazine. 





Amida Net: 
http:/www12.canvas.ne.jp/horai 


Nichiren Shü: 
http:/www.nichiren-shu.org/ 


Söka Gakkai International USA: 
http://www.sgi-usa.org/ 


Vajrayana Buddhism 


The Berzin Archives: 

http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html 

A vast site including several e-books and covering 
many aspects of Tibetan Buddhism, by Gelukpa 
scholar Alexander Berzin. 


The Tibetan and Himalayan Library: 
http:/www.thlib.org/about/wiki/guide%20to%20thdl% 
20resources.html 


Tibetan Buddhist Chanting - Shar Gan-Ri Ma: 
http:;//www.youtube.com/watch?v-WaFUS4HVpGg 


Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition (Gelukpa): 

http:/www.fpmt.org/teachings/default.asp 

and - Lama Yeshe Wisdom Archive: 

http:/www.lamayeshe.com/index.php 


Kagyu Samye Ling Tibetan Centre: 
http:/www.samyeling.org (Kagyupa) 


Shambhala Sun Online: 
http://www.shambhalasun.com 
(Kagyupa) Buddhist-oriented newspaper/magazine. 


1086 





Amida Net: 
http://www1 2.canvas.ne.jp/horai 


Nichiren Shü: 
http:/www.nichiren-shu.org/ 


Söka Gakkai International USA: 
http://www.sgi-usa.org/ 


Phật giáo Kim cương thừa (Vajrayana Buddhism) 


The Berzin Archives: 

http://www.berzinarchives.com/web/ en/index.html 

A vast site including several e-books and covering 
many aspects of Tibetan Buddhism, by Gelukpa 
scholar Alexander Berzin (Trang mang bao gồm nhiều 
án phẩm về nhiều khía cạnh của Phát giáo Tây Tang 
của học giả Alexander Berzin). 


The Tibetan and Himalayan Library (Thư viện điện tử 
Tây Tạng và Hoàng Liên Sơn): 

http:/www.thlib.org/about/wiki/guide%20to%20thdl% 
20resources.htm 1 


Tibetan Buddhist Chanting - Shar Gan-Ri Ma (Các 
bài tụng kinh của Tây Tạng: 
http:/www.youtube.com/ watch?v=WaFUS4HVpGg 


Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition (Gelukpa) (Nền tảng duy trì truyền thống Phát 
giáo Đại thừa) 

http:/www.fpmt.org/teachings/default.asp 

và - Lama Yeshe Wisdom Archive: 

http:/www.lamayeshe.com/index.php 


Kagyu Samye Ling Tibetan Centre (Trung tâm Kagyu 
Samye Ling của Tây Tạng): (Kagyupa) 
http:/www.samyeling.org 


Shambhala 
Shambhala): 

http://www.shambhalasun.com 

(Kagyupa) Buddhist-oriented newspaper/magazine. 


Sun Online (Trang mang  cüa 








Dzogchen Center: 
http:/www.dzogchen.org/ 


Các chuyên san trực tuyến và bản điện tử của 
các ân bản chuyên san miễn phí 


Philosophy East and West, Japanese Journal of 
Religious Studies , Journal of Oriental Studies, and Hsi 
Lai Journal of Humanistic Buddhism — trén trang web 
cüa National Taiwan University, Centerfor Buddhist 
Studies: 

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/e- journal.htm 

Ngoài ra còn có các trích đoạn từ một số các chuyên 
san khác ở: 

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2- 

En/pg2 index 2.htm 


Journal of Buddhist Ethics: 
http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/ 


dournal of Global Buddhism: 
http:/www.globalbuddhism.org 





Dzogchen Center: 
http:/www.dzogchen.org/ 


Free online journals and e-texts of print journals 


Philosophy East and West, Japanese Journal of 
Religious Studies , Journal of Oriental Studies, and Hsi 
Lai Journal of Humanistic Buddhism — on website of the 
National Taiwan University, Center for Buddhist 
Studies: 

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/e-journal.htm 

There are also selections from a range of other 
journals are at: 

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2- 

En/pg2 index 2.htm 


Journal of Buddhist Ethics: 
http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/ 


Journal of Global Buddhism: 
http:/www.globalbuddhism.org 


1087 





Dzogchen Center (Trung tâm Dzogchen): 
http:/www. dzogchen.org/ 


Các tạp chí mạng miễn phí và các văn tự (bằng 
files) của các tạp chí xuất ấn phẩm (Free online 
journals and e-texis of print journals) 


Philosophy East and West, Japanese Journal of 
Religious Studies , Journal of Oriental Studies, and Hsi 
Lai Journal of Humanistic Buddhism — on website of the 
National Taiwan University, Center for Buddhist Studies 
(Triết lý Phương Đông và Tây, Tap chí Nhật bán vé 
những nghiên cứu tôn giáo, tạp chí về định hướng 
nghiên cứu và tạp chí His Lai về Phật giáo trong 
phương diện nhân sinh): 

http:// ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/e-journal.htm. 

There are also selections from a range of other 
journals are at (nhiều phương diện được lựa chon từ 
các tạp chí khác): 

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2- 

En/pg2 index 2.htm 


Journal of Buddhist Ethics (Tap chí dao đức Phật 
giáo): 

http://blogs. dickinson.edu/buddhistethics/ 

Journal of Global Buddhism (Tap chí Phát giáo toàn 


cáu) 
http:/www.globalbuddhism.org 








TỪ VỰNG PHAT HỌC VÀ TÊN RIÊNG 


P = Pāli, Skt = Phan, Ch = Trung Hoa, Tib = Tây 
Tang, H = Hán 


Lưu ý rằng các tên riêng không in nghiêng, ngoại trừ 
tên của văn tịch. 


Biểu tượng > cho biết: xem mục từ này. 


Thuật ngữ của các văn bản Pāli thường được đưa ra 
trước, trừ khi hình thức tiêng Phạn được công nhận 
rộng rãi hơn. 


[ Ghi chú của người dịch: bảng Từ vựng Phật học 
này chủ yếu giải thích những từ Phật học Skt & P dịch 
sang tiếng Anh, và giải thích từ Anh này, theo nhận 
thức riêng của những cộng tác viên trong tập sách này 
(CBT), cho độc giả tiếng Anh. 

Đại phần các từ Anh này đều có gốc từ kho vựng tập 
của tư duy triết học & tôn giáo phương Tây, nếu dịch 
sát theo nguyên bản Anh có thể khiến các độc giả Việt 
chưa quen với các thuật ngữ triết học & tôn giáo 
phương Tây, hoặc chưa làm quen nhiều với tư duy 
theo truyền thống Phật học phương Đông căn bản nói 
chung có thể không dễ nắm được ý nghĩa của từ tương 
đối chính xác, vả lại cũng có thé dẫn đến hiểu làm. Vì 
vậy, nhiều mục từ được dịch thoát; đôi chỗ cũng có giải 
thích nội hàm của từ Anh so với nguyên nghĩa Skt & P, 
hoặc dịch nghĩaHán.] 


abhidhamma (P; Skt. abhidharma): a-ti-dat-ma: tang 
thứ ba của Kinh điển Phát giáo so kỳ, vé giáo lý có hé 
thống, tâm lý học, triết học (xem *Thl.2 và 3 và *V.81 
ghi chú về ‘hiên tuong"). 


accomplishments (Skt. siddhi): thành tựu: có thé là 
những năng lực phàm tục > siêu nhiên, tương tự nhu 
những gì được liệt kê trong văn tịch của Thượng tọa bộ 
(xem *L.35 và *Th.69 và 131), hoặc là xuất thé trong 





GLOSSARY / INDEX OF KEY BUDDHIST TERMS 
AND NAMES 


P = Pāli, Skt = Sanskrit, Ch = 
Japanese, Tib = Tibetan 


Chinese, Jp = 


Note that names are not italicized, except for the 
names of texts. 


The symbol > indicates: see entry on this. 


Pāli versions of terms are generally given first, except 
where the Sanskrit form is more generally recognized. 


abhidhamma (P; Skt abhidharma): third section of 
early Buddhist Canon, on systematized teachings, 
psychology, philosophy (see *Thl.2 and 3 and *V.81 
note on ‘phenomenon’). 


accomplishments (Skt siddhi: these can be 
mundane >supernormal powers, similar to those listed 
in Theravāda texts (see *L.35 and *Th.69 and 131), or 
supra-mundane in nature, as awakening. 


1088 





Phụ lục 4 - THUẬT NGỮ PHAT HỌC, NHÂN DANH 
THÔNG DỤNG 


Ghi chú: 


- Các từ viết tắt: P = Pali, S. = Sanskrit (tiếng 
Sanskrit, Ch = Chinese (tiêng Trung), J = Japanese 
(tiéng Nhật), Tib = Tibetan (tiêng Tây Tang) 


- Nhân danh không viết nghiêng, ngoai trừ tên của 
văn tự. 


h Dấu > : Xem nội dung chi tiết tai mục từ ngay sau 
dâu này. 


- Thuật ngữ bằng tiếng Pàli thường được trình bày 
trước, ngoại trừ một sô bản tiêng Sanskrit phô biên 
hơn. 


A-ty-dat-ma (P. abhidhamma; S. abhidharma): Phần 
thứ ba của kho tang kinh điên Phật giáo luật thời kỳ 
đâu vé hệ thông hóa giáo pháp, tâm lý học, triệt học. 


thần thông (P. iddhi, S. rddhi, supernormal powers): 
Những năng lực phi thường, tương tự nhu những thần 
thông được liệt kê trong các bản kinh Thượng tọa bộ 
(xem *L.35 và *Th.69 và 131), hoặc năng luc phi 








bản chất, như sự tỉnh thức. 


acquisition (P & Skt. upadhi): thủ; sự thủ đắc: cán 
cứ, hoặc sở của tái sinh. Tiếng Anh diễn giải qua các 
tỪ: possessions: có, sở hữu, nắm giữ cái đã có thủ 
đắc; acquisitions: thủ đắc, hoạch đắc, có được, nhận 
làm sở hữu; attachment: chấp. chặt vào những thứ 
trong hai nghĩa trên, dẫn đến khổ đau. || H. sanh y, hữu 
y, ưu-bà- dé; yeesun tố làm sở y cho sanh tử, duy tri 
sự tồn tại của chuỗi tương tục thân và tâm, cũng được 
hiểu đồng nghĩa với uán, tụ, tham ái, phiền não. 


act with immediate bad karmic consequences (P. 
kamma ànanatarika, Skt. karma anantarya): nghiệp vô 
gián; quả báo ngay lập tức: bát ky tội nào trong năm tội 
chác chán sé dua dén tái sinh vào nguc Vó gián (Avici: 
a-ti) ngay sau khi chết: làm thân Phát chảy máu, giết 
Thánh giả (A-la- hán), phá hòa hợp Tăng, giết mẹ, giết 
cha. (Tội thứ nhất ngụ ý làm tốn thương hơn là giết 
Phật, bởi vì không thể giết được Phật.) 


agama (Skt): A-hàm, Thánh giáo, Giáo: tổng tập các 
Kinh (do Phật thuyết) không thuộc Đại thừa (xem> 
Kinh) bằng tiếng Phạn, hoặc được dịch từ tiếng Phạn, 
tương đương với một trong các bộ Pali Nikaya (xem 
*Thl.3, *MI.5). Hán dịch: bón bó A-hàm, thuộc Kinh 
tạng Tiểu thừa. 


Amitabha (Skt): Vô Lượng Quang, Phật tịnh độ, 
được trì niệm với danh hiệu A-di-đà tại các nước Trung 
Hoa, Việt Nam, Nhật Bản theo Tịnh độ tông. (xem 
*M.158, 114). 


arahant (P; Skt. arhat): Thánh giả (A-la-hán): trong 
Phát giáo so kỳ và trường phái Thượng toa bó, Thánh 
giá là mót nguói hoàn toàn giái thoát, dà dat duoc 
Niét-bàn ngay trong đời hiện tai (xem ”LI.3, *Th.7, 9, 
188, 205, 211). 

Trong Đại thừa, tương đương địa thứ 7 và 8 trong 10 
địa Bồ-tát, Thánh giả đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền 
não chướng, nhưng đang tiến đến chứng đắc quả vị tối 
thượng, Phát toàn giác (xem *MI.2 và 3 và ”M.49, 66, 
129, 152). Phật cũng là một vị A-la-hán do đoạn trừ 
phiền não chướng, nhưng cũng do đoạn trừ sở tri 
chướng nén thành Chánh đẳng bó-dé (Viên mãn giác). 





acquisition (P& Skt upadhi): foundation, basis, 
ground, or substratum of rebirth. It refers to both 
possessions, acquisitions, and attachment to these, 
leading to suffering. 


act with immediate bad karmic consequences (P 
kamma ànanatarika, Skt karma ànantarya): any of the 
five heinous actions entailing that one's next rebirth will 
definitely be in a hell: shedding the blood of a Buddha, 
killing an arhant, causing schism in the Sangha, killing 
one's mother, or killing one's father. (The first involves 
injuring, rather than killing, a Buddha, as it is 
considered to be impossible to kill a Buddha.) 


agama (Skt): a collection of non-Mahayàna sütras 
(see > sutta) in Sanskrit, or translated from it, 
paralleling one of the Pali >nikãyas (see *Thl.3, *MI.5). 


Amitabha (Skt): ‘Infinite Light, perhaps the most 
important heavenly Buddha in Mahayana Buddhism 
(see *M.158, 114). 


arahant (P, or arahant, Skt arhant) in early 
Buddhism and the Theravada school, a fully liberated 
person who has attained »nirvana in their present life 
(see *LI.3, *Th.7, 9, 188, 205, 211). 

In the Mahayana, a person of advanced spiritual 
attainment, but who has further to go to attain the 
highest goal: perfectly awakened Buddhahood (see 
*MI.2 and 3 and *M.49, 66, 129, 152). 

A (perfectly awakened) »Buddha is also an arahant, 
but has greater knowledge than other arahants. 


1089 





thường. 


chấp mắc (P=S. upadhi, acquisition): Nền tảng, co 
sở hoặc chịu chi phối của sự tái sinh. Thuật ngữ đề 
cập đến những sở hữu, những bám víu và dính mắc, 
từ đó dẫn đến khổ đau. 


nghiệp ác cho quả liền (P. kamma ãnanatarika, S. 
karma ãnantarya): Bát kỳ hành động xấu nào trong số 
năm ác nghiệp dẫn đến sự tái sinh tiếp theo ở địa 
ngục: làm chảy máu Phật, giết vi A-la-hán, gây chia rẽ 
trong Tăng-già, giết mẹ hoặc giết cha mình (Điều đầu 
tiên là gây thương tích cho Phật vì không thể sát hại 
được Phật. 


A-hàm (S. ãgama): Tuyén tập kinh dién phi Đại thừa 
(xem> kinh) bằng tiếng Sanskrit, hoặc được phiên dịch, 
song song với một trong các kinh Pali» nikãya (xem * 
Thl.3, *MI.5). 


A-di-dà (S. Amitabha): “Vô lượng quang," Phật quan 
trọng nhất trong Phật giáo Dai thừa (xem *M.158, 114). 


A-la-hán (P. arahant; S. arhant): Trong Phát giáo 
thời kỳ đầu và Thượng toa bó thì người giải thoát hoàn 
toàn là người chứng đắc > niết-bàn trong kiếp sống 
của mình (xem *L/.3, *Th.7, 9, 188, 205, 211). 

Trong Phật giáo Dai thừa, một người chứng đắc tâm 
linh cao thượng nhưng người còn phái tiến xa hơn nữa 
để đạt được quả vị cao nhất: quả vị Phật giác ngộ viên 
mãn (xem *MI.2 và 3 và *M.49, 66, 129, 152). 

Phát (giác ngó vién mán) cüng là mót A-la-hán 
nhưng có trí tué vượt xa hon so với các A-la-hán còn 
lai. 








Asanga (310-90): Vô Trước: người khai sáng, cùng 
với người em cùng cha khác mẹ là Thế Thân, Du-già 
Hành tông của Đại thừa, về sau được biết nhiều là Duy 
thức tông tại Trung Hoa. Truyền thuyết nói Ngài được 
Bồ-tát Di-lặc truyền thọ giáo nghĩa dé sáng tác các luận 
thư nhu Đại thừa Trang Nghiêm Kinh (Mahayana- 
sütralamkàra), hệ thống hóa các tư tưởng Đại thừa về 
Phật tánh (xem ”MI.5). 


Asoka (P; Skt. A$oka): A-duc / Vô Ưu vương: Hoàng 
đế Án-độ 268—39 trước Công nguyên, người đã hỗ trợ 
Phật giáo phổ biến nhanh chóng (xem *GI.1 và lưu ý 
đến *Th.15). 


Ati$a (982—1054): A-dé-sa, người hồi sinh của Phật 
giáo Tây Tạng, tác giả Bồ-đê Đạo Đăng Luân’ (Bodhi- 
patha- pradipa) (xem *VI.7 và *V.10). 


attention (P & Skt. manasikãra): tác ý, chú y, tu duy; 
ayoniso manasikàra: phi như lý tác y, chú y, tư duy 
không chính xác, không hợp lý bát cán; ngược lai, 
yoniso manasikàra: như lý tác ý, chú ý / tư duy hợp lý 
(xem *Th.130). 


Avalokite$vara (Skt): nghĩa theo Skt. Quán Tự Tại: 
dáng Tự Tại Nhìn Khắp; H. âm Hoa: Quan-shi-yin, 
Guanyin; Việt: Quán Thế Âm, Quan Âm. Nhật: Kannon; 
Tang Chenrezik (spyan ras gzhigs): vị Bồ-tát trong Đại 
thừa, hiện thân của tâm đại bi, cứu khổ cứu nạn, đáp 
ứng tiếng kêu của chúng sanh đang khổ nạn, được 
sùng kính rất phó biến tai các nước Trung Hoa, Việt 
Nam, Nhận bản. (Quan Âm) ở Trung Hoa (xem *M.55). 


Awakening / enlightenment (P & Skt. bodhi): bồ-đề, 
tỉnh thức / giác / giác ngộ: tỉnh thức từ giấc ngủ trong 
thế giới mộng mị, hư ảo, bị mê hoặc bởi những phiền 
não, và tỉnh thức thấy rõ bản chất của tồn tại; người đã 
tỉnh thức thành A-la-hán, Bích-chi-phật, Chánh đẳng 
giác (Giác ngộ viên mãn). 





Asanga (310-902): founder, with his half-brother 
>Vasubandhu, of the »Yogacara school of the 
Mahäyana. He is said to have been inspired by the 
bodhisattva >Maitreya to compose texts such as the 
Mahayana-sütralamkara (‘Ornament of Mahayana 
Sütras'), which includes a systematisation of Mahayana 
ideas on the nature of a Buddha (see *MI.5). 


Asoka (P; Skt A$oka) Buddhist emperor of India 
268-39 BCE, who helped Buddhism spread rapidly 
(see ”GI.1 and note to *Th.15). 


Ati$a (982-1054), who spearheaded a revival of 
Buddhism in Tibet, and author of Bodhi-patha- pradipa, 
"The Lamp for the Path to Awakening’ (see *VI.7 and 
*V.10). 


attention (P & Skt manasikàra). Attention that is 
ayoniso is unwise, careless, and focussed only on 
superficial appearances, such that mental defilements 
are stimulated. Attention that is yoniso is wise, careful, 
and probing, noting features of things that the 
defilements do not feed on (see *Th.130). 


Avalokite$vara (Skt): The ‘Lord who Looks (in 
compassion): perhaps the most important heavenly 
»bodhisattva in Mahayana Buddhism. Particularly 
embodies »compassion. Known as Guanyin in China 
(see *M.55). 


Awakening / enlightenment (P & Skt bodhj: 
awakening from the sleep of life distorted by the 
>defilements, and awakened to the true nature of 
reality by direct insight into the nature of reality of such 
a depth that such moral and spiritual faults are 
destroyed, so that a person becomes an >arahani, 
>solitary-buddha or (perfectly awakened) >Buddha. 

One who is 'awakened' in this sense is not a person 


1090 





Vô Trước (Asanga, 310-902): Người sáng lập, cùng 
với anh em cùng cha khác mẹ > ngài Thế Thân, của > 
trường phái Du-già của Phật giáo Đại thừa. Ngài được 
lưu truyền là lấy cảm hứng từ Bồ-tát > Di-Lặc 
(Maitreya) để soạn thảo Đại thừa trang nghiêm kinh, 
bao gồm hệ thống các tư tưởng Đại thừa về Phật tính 
(xem "MI.5). 


A-duc (P-S. Asoka): Là vị vua Phát tử tri vì tại Án Độ 
từ năm 268-39 TCN, người đã giúp truyền bá Phật giáo 
nhanh chóng (xem *GI.1 và *Th. 15). 


A-đề-sa (S. Ati$a) (982—1054), người dẫn đầu phong 
trào phục hưng Phật giáo ở Tây Tạng và là tác giả của 
tác phẩm “Ngọn đèn trên con đường tỉnh thức' (xem 
*VI.7 và *V.10). 


tác y (P-S. manasikara). Tác ý không nhu lý 
(ayoniso) là biéu hién cüa thiéu khón ngoan, bát cán và 
chi tập trung vào những hình thức bên ngoài, vì vậy 
phát sinh các phiền não trong tâm. Tác ý như lý 
(yoniso) là biểu hiện của thông minh, cán trọng, tim 
kiếm và chú ý các đặc điểm của pháp, do đó không 
sinh phiền não (xem *Th.130). 


Quán Thế Âm Bó-tát (S. Avalokite$vara): Vị Bồ-tát 
hiện thân cho lòng từ bi và là vị Bồ-tát được xếp hàng 
quan trọng bậc nhất trong quan niệm của Phật giáo Đại 
thừa. Đặc biệt, ngài hiện thân cho > lòng từ bi nên 
được gọi là Quan Am ở Trung Hoa (xem *M.55). 


giác ngộ (P=S. bodhi, bó-dé): tỉnh thức trong cuộc 
sóng bi chỉ phói bởi > phiền não và tỉnh thức về bản 
chất thực tại của các pháp bằng cách nhìn sâu vào bản 
chất của chúng, loại trừ những ý thức sai lầm về đạo 
đức và tâm linh để một người trở thành >A-la-hán, 
>độc giác Phật hoặc (giác ngộ viên mãn) > thành Phật. 

Người “tỉnh thức” theo nghĩa này không phải là người 
mới trải nghiệm cảm giác tỉnh thức ban đầu của một số 








awakening-mind (Skt. bodhi-citta): bồ-đề tâm / tâm 
bồ-đề, tâm thức tỉnh, tâm (hướng đến / mong cầu) giác 
ngộ: trong Đại thừa và Kim cang thừa, khát vọng sâu 
xa với bi nguyện, trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ 
chúng sanh, phát tâm tu tập trên con đường lâu dài của 
Bồ-tát dé thành Chánh Đẳng Giác. (xem *M.71—6 và 
*V.10, 33-9). 


birth-and-death: sanh-và-tử: xem samsära (luân 
hôi). 


Blessed One (P & Skt. Bhagavà): (nghĩa theo Anh: 
đắng Trọn Lành, An Lành) Thế Tôn, vị được tất cả thế 
gian tôn kính; xưng hiệu chỉ đức Phật (xem "LI.4, ”L.1, 
22, *Th.1 và *M.1). 


bodhi-citta: bồ-đề tàm» xem awakening-mind (tâm 
giác ngộ). 


Bodhidharma: Bồ-đề-đạt-ma: thế kỉ thứ 5—6, người 
sáng lập / Sơ tó của Thiên tông Trung Hoa; được nghi 
ngờ là nhân vật huyện thoại. 


bodhisattva (Skt; P. bodhisatta): Bồ-tát, giác hữu 
tình, chúng sanh (hướng đến / mong cầu) giác ngộ, 
thành Phật. Đức Phật Gotama / Cồ-đàm được xem là 
một Bồ-tát trong nhiều tiền thân trước khi thành Phật, 
và trong đời cuối cùng, trước khi thành Phật, vẫn tiếp 
tục được gọi là Bó- tát. 

Trong Đại thừa, Bồ-tát đạo được mô tả là cự kỳ lâu 
dài, với những Đại Bồ-tát, mỗi vị biểu hiện một phẩm 
tánh siêu việt của Phật, như Quán Thế Âm: đại bi, Văn- 
thù: đại trí, Phó Hiền: dai hành (xem *GI.8, *LI.7, *Thl.2 





who has experienced the initial awakening of some 
new quality or experience, which is yet to mature fully, 
but one with a definitive attainment of liberation. 


awakening-mind (Skt bodhi-citta): in the Mahayana 
and Vajrayaàna, the deep and compassionate aspiration 
to take the long path of the »bodhisattva to becoming a 
(perfectly awakened) >Buddha, the constant bearing in 
mind of this goal through compassionate action, with 
'ultimate' bodhi-citta being the awakened mind itself 
(see *M.71—6 and *V.10, 33-9). 


birth-and-death: see »samsara. 


Blessed One (P & Skt Bhagavà) (pronounced Bless- 
ed One’: also translated as ‘Exalted One’ or ‘Lord’: a 
term for the Buddha (see "LI.4, *L.1, 22, *Th.1 and 
*M.1). The Chinese equivalent means ^World-honoured 
One'. 


bodhi-citta: see >awakening-mind. 


Bodhidharma: 5th-6th century CE, legendary 
founder of »Chan / Zen Buddhism in China. 
bodhisattva (Skt; P bodhisatta): a  being-for- 


awakening: one fully dedicated to becoming a (perfectly 
awakened) >Buddha. >Gotama is seen to have been a 
bodhisattva for many lives before becoming a Buddha, 
and in his last he continued to be one prior to his 
awakening at the age of 35. 

In the Mahayana, a long bodhisattva path is 
described, with advanced bodhisattvas, such as 
»Avalokite$vara, as akin to heavenly saviour-beings. 
(See *Gl.8, *LI.7, *Thl.2 and end of 6, *MI.2 and 3, *L.1, 


1091 





trải nghiệm mới, tức chua thành thuc hoàn toàn, mà là 
chi cho người đã dat được giải thoát hoàn toàn. 


tâm giác ngộ (S. bodhi-citta, tám bó-dé): Trong Phát 
giáo Đại thừa và Kim cương thừa, đây là phát nguyện 
cao cả và từ bi nhằm thực tập trên con đường lâu dài 
của >Bồ-tát dé trở thành (giác ngộ viên mãn) >Phật và 
luôn tâm niệm phát nguyện này thông qua việc hành trì 
lòng từ bi với Bồ đề tâm “tối thượng,” tức là tâm tỉnh 
thức (xem *M.71—6 và *V.10, 33-9). 


luân hồi (P=Skt. samsàára): “đi quanh quán" một 
thuật ngữ chỉ vòng tái sinh, vòng sinh-tử và nói rộng 
hơn là toàn bộ thế giới có điều kiện (xem *Th.55-8 và 
*V.17 -22). 


Thế Tôn (P-S. Bhagava): Hoặc “Vương:” một thuật 
ngữ danh xưng của Phật (xem 7LI.4, *L.1, 22, *Th.1 
and *M.1). Tương tự trong tiếng Trung Hoa được gọi là 
“Bậc tôn kính thế gian.” 


tâm giác ngộ (S. bodhi-citta, tâm bó-dé): Trong Phật 
giáo Đại thừa và Kim cương thừa, đây là phát nguyện 
cao cả và từ bi nhằm thực tập trên con đường lâu dài 
của >Bồ-tát dé trở thành (giác ngộ viên mãn) >Phật và 
luôn tâm niệm phát nguyện này thông qua việc hành trì 
lòng từ bi với Bồ đề tâm “tối thượng,” tức là tâm tỉnh 
thức (xem *M.71—6 và *V.10, 33-9). 


Bồ-đề Đạt-ma (S. Bodhidharma): Thế kỷ thứ 5-6 sau 
CN, người sáng lập trường phái Thiên Phật giáo tại 
Trung Hoa. 


Bó-tát (Skt. bodhisattva; P. bodhisatta): Người luôn 
sống trong tỉnh thức: người có tâm nguyện trở thành 
một (giác ngộ viên mãn) > vị Phật. > Gotama từng là vị 
Bồ-tát trong nhiều kiếp trước khi trở thành Phật và 
trong kiếp cuối cùng thì Ngài cũng là vị Bồ-tát trước khi 
giác ngộ ở tuổi 35. 

Trong Phật giáo Đại thừa đã mô tả con đường dài 
của Bồ-tát với chư vị Bồ-tát cao hơn như > Quán Thế 
Âm Bồ-tát, hiện thân cho tinh thần cứu khổ, cứu nan 
đối với chúng sinh (Xem *GI.8, *LI.7, * ThI.2 và phần 








và cuối của 6, *MI.2 và 3, *L.1,2, *Th.6 và phần tiêu dé 
trước đó, và *M.64—67). 


Brahmä (P & Skt): Phạm (Thiên), Thần / Thượng dé 
sáng tạo của các Bà-la-môn, vào thời đức Phật, được 
tin là sáng tao thế giới (xem tiêu đề trước *Th.169). 

Trong Phật giáo, người ta nói rằng có rất nhiều 
Brahman trong vũ tru; cao nhất trong tàng sơ thiền, do 
tu tập bốn vô lượng (từ, bi, hỷ, xả), không phải là đắng 
sáng tạo (xem *LI.5 và 7, *Thl.6, và chú ý đến *L.1). 


brahmin (P & Skt. brãhmana): bà-la-món: thành 
phàn thuóc giai cáp cao nhất trong bốn giai cấp xã hội 
Án-dó có, đa phần sống đời thế tục, thờ phụng 
Brahman (Phạm Thiên) theo Veda; một số giữ chức tư 
té cho các vua chúa, cố ván trong những nghi thứ té tự 
tôn giáo (xem *LI.2 và *Th.44). 

Kinh Phật giải thích theo ngữ nguyên đặc biệt, 
chuyển ý nghĩa theo giai cáp thành ý nghĩa đạo đức: 
do loại trừ pháp ác bất thiện nên gọi là bà-la-môn 
(pàpake akusale dhamme vahesum; động từ P. vàh = 
Skt. vrh / brh < brahman / brãmana): nhó đứt rễ, làm 
bật góc rễ; nhu vậy, một bà-la-món chân chính cũng là 
một vị A-la-hán. 


brightly shining mind (P. pabhassara citta, Skt. 
prabhãsvara citta): cực quang tâm, tâm chiếu sáng, 
cực kỳ tỏa sáng, tự tánh của tâm vốn sáng chiếu, 
nhưng bi che láp bởi phiền não (xem *Th.124) và khi 
được khai phát, nó là nền tảng lý tưởng để đạt giác 
ngộ. Trong Đại thừa, tâm này được đánh đồng với 
Phật tánh. 


Buddha (P & Skt): Phật: 'vị đã tỉnh thức, 'đắng giác 
ngộ”, từ thường dùng chỉ cho vi đã giác ngộ viên mãn, 
Chánh Đẳng Giác (P. sammã sambuddha / Skt. 
samyak- sambuddha), nhu đức Gotama / Cồ-đàm. 

Từ Phật (không viết hoa chữ đầu, theo quy tắc tiếng 
Anh) cũng có thé dùng cho một Thánh giả (A-la-hán). 
Một vị Chánh Đẳng Giác là một hữu tình đã giác ngộ (P 
& Skt. bodhi) bản chất chân thật của thực tại, và đã diệt 
trừ tất cả những nhiễm ô (xem *GI.5, ”LI.3). 

[Phật] được xem như đã tự chứng đắc giác ngộ, 
không thầy dạy (vô sư trí) bằng nỗ lực của tự thân, trải 





2, *Th.6 and section heading before it, and *M.64—67). 


Brahma (P & Skt): a god who brahmins, at the time 
of the Buddha, thought created the world (see heading 
before *Th.169). 

In Buddhism, there are said to be a number of 
Brahmäs in the universe. They are seen as loving and 
compassionate gods, in a particular heavenly realm, 
but are not seen as creating the world (see *LI.5 and 7, 
"Thl.6, and note to *L.1). 


brahmin (P & Skt brãhmana): a Hindu priest, 
member of the highest of four social »classes in the 
Hindu system (see *LI.2 and *Th.44). 

The term is also used figuratively in Buddhism: the 
‘true brahmin’ is the »arahant. 


brightly shining mind (P pabhassara citta, Skt 

prabhasvara citta): radiant basic nature of mind, 
normally obscured by »defilements (see *Th.124), and 
when uncovered, an ideal basis for attaining 
>awakening. In the Mahayana, is equated with 
>Buddha-nature. 


Buddha (P & Skt): an ‘Awakened One’ or 
‘Enlightened One’. A term usually preserved for a 
sammà sambuddha (P) / samyak-sambuddha (Skt), a 
'perfectly awakened Buddha' such as »Gotama. 

The term buddha (without initial capital) can also be 
applied to an arahant. A perfectly awakened Buddha is 
a being who has attained >awakening / enlightenment 
(P & Skt bodhi) to the fundamental nature of reality, 
and ended all moral and spiritual defilements (see 
*GI.5, *LI.3). 

Seen to have attained this by their own efforts, after a 


1092 





cuối của 6, *MI.2 và 3, *L.1, 2, *Th.6 và tiêu dé phần 
trước nó và *M.64 —67). 


Pham thién (P=Skt. Brahmaä): Chúa trời mà các Bà- 
la-môn, thời của đức Phật, nghĩ là đã tạo ra thế giới 
(xem tiêu đề trước *Th. 169). 

Phật giáo cho rằng có một số Phạm thiên trong vũ 
trụ. Họ được xem như những vị thần của yêu thương 
và từ bi trong một cõi trời cụ thể nhưng không được 
xem là những vị thần sáng tao ra thế giới (xem *LI.5 và 
7, * ThI.6 và chú thích ở ”L.1). 


Bà-la-món (P=S. brãhmana): Tu sĩ dao Bà-la-môn 
(Hinduism), xếp thứ bậc cao nhất trong xã hội gồm 4 
tầng lớp của hệ thống Bà-la-món (xem *LI.2 và *Th.44). 

Thuật ngữ này cũng được dùng theo nghĩa bóng 
trong Phật giáo: “Bà-la-môn chân chính” tức là một vị 
>A-la-hán. 


tâm sáng rực rỡ (P. pabhassara citta, S. 
prabhãsvara citta): Bản chát thực của tâm, thường bi 
che khuất bởi> phiền não (xem *Th.124) và khi xóa bỏ 
phiền não thì đạt được >tỉnh thức. Phật giáo Đại thừa 
gọi đó là >Phật tính. 


Phật (P=Skt. Buddha): “Bậc tỉnh thức” hoặc “Bậc đã 
giác ngộ.” Một thuật ngữ thường được dùng để chỉ một 
“vi Phật giác ngộ viên mãn” như > Ngài Gotama. 

Thuật ngữ buddha (không viết hoa chữ cái đầu) dùng 
chỉ cho một vị A-la-hán. Khi một chúng sinh đã đạt 
được> tỉnh thức / giác ngộ (P=S. bodhi) đến bản chất 
nền tảng của thực tại, được gọi là vị Phật giác ngộ viên 
mãn, chấm dứt mọi phiền não (xem *Gl5; “LÍ:3). 

Quả vị này là thành quả từ nỗ lực của chính bản thân 
trên con đường phát triển tâm linh qua nhiều kiếp hành 
trì >Bồ-tát đạo. Đó cũng là cơ duyên lan tỏa >Phật 








qua vô số kiếp hành Bó-tát dao. [Phật] thuyết Pháp 
rộng rãi và đã thiết lập một tôn giáo dựa trên những 
pháp được thuyết này. 

Tất cả những trường phái của Phật giáo chấp nhận 
rằng có nhiều Phát Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thé 
gian qua nhiều kiếp. Đại thừa cũng chấp nhận Phật 
Chánh Đẳng Giác hiện đang hiện hữu trong những nơi 
khác của vũ trụ, vô lượng vô biên thế giới." 


Buddha-nature (Ch. Fo-xing, Skt. Buddhatà): Phật 
tánh, được xem như hoặc là tiềm năng, hoặc là thực 
tại án tàng, Phật quả có sẵn trong tất cả chúng sanh. 
Tương đương với Nhu Lai tạng (Tathägarbha), và 
trong sách này (CBT) được dùng theo dịch ngữ Anh 
khá linh động. 


Buddhaghosa (P): Phật Âm, Giác Âm, vị chú giải nói 
tiếng văn tịch của Thượng tọa bộ, và tác giả của cuốn 
cám nang có ảnh hưởng về thiền định và giáo lý, 
Thanh Tịnh Đạo Luận (xem *Th.l.4. *Th.91, 134). Hoạt 
động vào thế kỉ thứ 5 ở Sri Lanka. 


Cakkavatti: xem Wheel-turning monarch (Chuyển 
luân vương). 


Cakrasamvara: một vị thần / bón tôn trong Mật tông. 


calm abiding: xem samatha. 


categories of existence (P. khandha, Skt. skandha): 
những phạm trù của hiện hữu; uán, năm nhóm tạo 
thành con người (xem "Th.151, 177-78): sắc uán, thọ 
uán, tưởng uán, hành uán, và thức uàn. Cũng duoc 
biết upádà-skandha, năm thủ uán, năm uán duoc / của 
chấp thủ, năm sở y / căn cứ, từ trên đó khởi ý niệm cái 
này là ta (ngã), và cái này là của ta (ngã sở). 





path of spiritual development over many many lives as 
a >bodhisattva. Teaches the »Dhamma extensively 
and establishes a religion based on this. 

All schools of Buddhism accept that a number of 
perfectly awakened Buddhas appear on earth over the 
eons. The Mahayana also accepts perfectly awakened 
Buddhas currently existing in other parts of the 
universe. 


Buddha-nature (Ch Fo-xing, Skt Buddhatà?): seen 
as either the potential for, or hidden actuality of, 
Buddhahood in all beings. Equivalent to » Tathàgata- 
garbha, and in this work used as the loose translation 
of this term. 


Buddhaghosa (P): famous commentator on texts of 
the Theravada school, and author of the influential 
manual of meditation and doctrine, the Visuddhimagga, 
the ‘Path of Purification’ (see *Th.l.4, *Th.91, 134). 
Active in 5th century CE Sri Lanka. 


Cakkavatti: see >Wheel-turning monarch. 


Cakrasamvara: a Tantric deity. 


calm abiding: see »samatha. 


categories of existence (P khandha, Skt skandha): 
five groups of processes making up a person (see 
*Th.151, 177-78): >material form, »feeling, 
>perception, >volitional activities, and »consciousness. 
Also known as the five upadàna-khandhas: the five 
'grasped-at categories of existence', i.e. mental and 
physical processes clung to as f. 


1093 





pháp một cách rộng rãi và hinh thành tôn giáo. 

Tát cả trường phái Phật giáo đều tin sự xuất hiện của 
các bậc toàn giác qua nhiều kiếp. Phật giáo Đại thừa 
cũng cho rằng: hiện có những vị Phật đang giáo hóa ở 
các cõi khác trong vũ trụ. 


Phát tánh (H. Fo-xing, S. Buddhatà): Tiềm năng hay 
bán chát Phát có trong tát cá các chüng sinh. Cüng cón 
duoc goi là » Nhu Lai tang và trong tác phám này 
được sử dung như là dich nghĩa của thuật ngữ này. 


Phật Âm (P. Buddhaghosa): Nhà chú giải nổi tiếng 
về các văn bản của Thượng tọa bộ và là tác giả của 
cám nang thiền dinh và giáo pháp, Visuddhimagga, 
“Thanh tinh dao" (xem *Th.l.4, *Th.91, 134). Hành trì 
vào thé kỷ thứ 5 CN ở Tích Lan. 


chuyển luân thánh vương (P. Cakkavatti, S. 
Cakravartin): Một vị vua nhân ái và công tư. Được xem 
như một người thế tục và hiện thân của một vị Phật. 
Sinh ra với > ba mươi hai tướng tốt (xem ”L.38) như 
trường hợp của > Có-dàm (xem "LI5, *L.38, 65, 
*Th.61, 213, 228, ”V.13). 


Thắng lạc luân Kim Cang (S. Cakrasamvara): Một 
vị thân của Kim Cương thừa. 


thiền chi (P. samatha, S. $amatha): trạng thái “an 
tịnh,” “an lac" hay tĩnh lặng:” Phuong pháp thiền dinh 
dé phát triển những trang thái này khi đạt được >thiền 
định (xem *Th.132, 138 và ”M.120). 


tó hop (P. khandha, S. skandhas, uán, ám, nhóm): 
Nám nhóm tó hop tao nén mót con nguói (xem 
*Th.151, 177—78): > hình thức vật chát,» Cảm giác, > 
tri giác, >hoạt động chủ y» nhận thức. Cũng được goi 
là năm thủ uẫn: năm “nhóm chấp thủ hiện hữu” tức là 
yếu tố vật lý và tinh thắn chấp vào cái “Tôi.” 








Ch'an (Ch), thiền: một trường phái Phật giáo Trung 
Hoa chú trọng tu tập thiền định nhưng không theo như 
giáo lý trong các kinh điển mà hoàn toàn y chỉ tự ngộ, 
nói là “không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo” (xem 
*M.124—28). Nhật Bản gọi là Zen, Việt Nam: Thiền, 
Hàn Quốc: Seon. 


Cittamätra (Skt): duy tâm: xem Yogacara 


classes, four (P. vanna, Skt. varna): (4) giai cáp, 
trong xà hói Án-dó có, Bà-la-món giáo tin là do thàn 
linh (Brahman / Pham thiên) quy dinh, nhưng Phát giáo 
cho đó chi là những quy ước xã hội: bà-la-món (P & 
Skt. brãhmana) giai cấp tư tế, duy nhất giữ bí quyết tế 
tự thần linh; sát- dé-li (P. khattiya, Skt. ksatriya), quý 
tóc thóng tri, chién si, mà nguón góc là những dia chủ; 
phệ-xá (P. vessa, Skt. vai$ya), tầng lớp thương gia; 
thủ-đà-la (P. sudda, Skt. $üdra), giai cáp nô lệ, lao 
động. 


compassion (P & Skt. karunà): bi, bi mẫn, lòng 
thương xót, thương cảm, rung cảm, đồng cảm, trước 
nỗi khó của người khác; một trong những phẩm tính vô 
lượng, và là căn bản của Bồ-tát đạo (xem *Th.136, 
*M.152 và *V.23,67). 

consciousness (P. viññãna, Skt. vjñãna): thức; 
nhận thức cán bản vé sự hiện hữu của một đối tượng 
giác quan, và khả năng phân biệt của nó thành những 
bộ phận hay thành phần chỉ tiết vốn được tiếp thu và 
cấu trúc bởi tưởng (saññã); một trong năm uán 
(khandha / skandha). 


craving (P. tanhã, Skt. tr$nà): ái, khát ái, khao khát, 
ham muón, dói hói, khát vong sinh tón, duoc xem E 
yếu tố chính, nguyên nhân dán khởi khó (dukkha), v 
lưu chuyển sanh tử (samsãra), vì thế nó là yếu tố chính 
thuộc chán lý thứ hai của bón Thánh dé (xem *L.6, 16, 
27, tiêu đề trước *Th.156, *Th.18, 55, 132, 158, 164, 
177, *V.74). 

Từ craving trong Anh ngữ thường cũng dịch cho 
nhiều từ khác nhau của P hay Skt. Chỉ có một số loại 
ham muốn được hiểu là craving (khao khát, thèm 
muốn), và có hại. Như chanda: dục, muốn làm, có thể 
thiện, có thé bát thiện, nhưng đa phần là bát thiện, như 





Chan (Ch) a Chinese school of Buddhism 
emphasising meditation and discipline (see *M.124— 
28). Known in Japan as Zen, Thien in Vietnam and 
Seon in Korea. 


Cittamatra (Skt): see »Yogacara. 


classes, four (P vanna, Skt varna) of Indian society, 
seen by Hindus as divinely ordained, but by Buddhists 
as simply social conventions: priestly >brahmins (P & S 
bràhmana), warrior-rulers (P khaHiya, Skt ksatriya), 
tradesmen (P vessa, Skt vai$ya) and labourers (P 
sudda, Skt $üara). 


compassion (P & Skt karuņā): one of the >limitless 
qualities, and root motivation of the path of the 
>bodhisattva (see *Th.136, *M.152 and *V.23, 67). 


consciousness (P viññãna, Skt vijňāna): the basic 
awareness of the presence of a sense-object, and its 
discrimination into its parts or aspects, which are 
recognised by »perception. One of the five »categories 
of existence. 


craving (P tanhà, Skt irsnà): demanding desire, seen 
as a key condition for the arising of »dukkha and the 
continuation of »samsaàra, hence the second of the 
>The Truths of the Noble Ones (see *L.6, 16, 27, 
heading before *Th.156, *Th.18, 55, 132, 158, 164, 
177, *V.74). 

Only some forms of desire are seen as 'craving', and 
as harmful. Chanda, the 'desire to do', for example, can 
have wholesome forms which are part of the Buddhist 
path. 


1094 





thiền (H. chan): Một trường phái Phật giáo Trung 
Quốc nhấn manh vé thiền định và dao đức (xem 
"M.124—28). Ở Nhật được gọi là Zen, ở Việt Nam goi 
Thiền và ở Hàn Quốc gọi là Se-on). 


duy tâm (S. cittamàátra): Xem Du-già. 


giai cáp (P. vanna, S. varna): Trong xã hội Án Độ, 
Bà-là-món xem đó được chia bởi thần thánh, nhung 
Phật tử xem đó đơn giản là tập tục xã hội gồm: Bà-la- 
môn (P=S brãhmana), vua chúa cai trị (P. khattiya, S. 
ksatriya), thương gia (P. vessa, S. vai$ya), lao động 
tháp hàn (P. sudda, S. $üdra). 


bi (P=S. karunä): Một trong >những phẩm chát vô 
han và là góc của động lực trên con đường của các vị 
>Bô-tát (xem *Th.136, *M.152 and ”V.23, 67). 


thức (P. viññãna, S. vijñãna): Nhận biết cơ bản vé 
sự hiện diện của các đối tượng giác quan và phân biệt 
chúng thành nhiều phần và khía cạnh, điều đó được 
nhận ra bởi >nhận thức. Một trong năm nhóm tổ hợp 
của hiện hữu. 


tham ái (P. tanhã, S. trsņā): Đòi hỏi ham muốn, được 
coi là điều kiện then chốt của >khỗ (dukkha) và sự tiếp 
tục của vòng luân hồi (sarnsãra), là chân lý thánh thứ 
hai trong >bốn chân lý thánh (xem *L.6, 16, 27, tiêu đề 
trước *Th.156, *Th.18, 55, 132, 158, 164, 177, *V.74). 

Chi mót só hinh thức ham muốn được coi là thèm 
khát' và có hại. Ví dụ, “mong muốn làm” (Chanda) có 
thể có những hình thức thiện lành, đó là một phần của 
đạo Phật. 








muốn hưởng thụ, muốn dục lạc. 


Dalai Lama: nguyên tước hiệu do vua Mông có 
phong cho trưởng phái Gelug, và được trao luôn quyền 
cai trị toàn cõi Tây Tạng, vua đạo và vua đời. i 

Dalai Lama hiện tại là đời thứ 14, lưu vong ở Ẩn-độ. 
Nhà lãnh đạo chính của trường phái Gelukpa của Phật 
giáo Tây Tang — một trong bốn trường phái của Phật 
giáo Tây Tạng. Mỗi Dalai Lama được xem như là 
chuyén thế của vị trước đó, và trên hết, được xem là 
hóa thân Bó-tát Quán Thế Âm (Avalokite$vara / spyan 
ras gzhigs). 


defilements (P. kilesa, Skt. kle$a): phiền não, ô 
nhiễm, những khuyết điểm, thói xấu, những xúc cám 
nguy hại, những độc tố của tâm, như tham, sân và si, 
động cơ của những hành động bát thiện bởi thân, ngữ 
và ý. Dứt sạch những ô nhiễm này thì được giải thoát 
mọi thống khó. Tiếng Anh cũng có khi dịch là afflictions: 
những sự khó não, phiền não (theo nghĩa phiền luy khó 
sở, khổ não). 


demi-god (P & Skt. asura): a-tu-la, hạng bán thần, 
một loại chúng sanh thuộc quỷ giới, nhiều sân hận, dó 
ky, sức mạnh ngang bằng chư thiên, đối địch của chư 
thiên.Một số bộ phái Phật giáo xếp loại chúng sanh này 
chỉ ở dưới chư thiên, cao hơn loài người; số khác xếp 
loại này thấp dưới loài người, trên súc sanh. 


dependent arising (P. paficca-samuppada, Skt. 
pratiya- samutpàda): duyên khởi, duyên sinh, phát sinh 
/ xuất hiện / tồn tại trong quan hệ với nhiều yếu tố; 
nguyên lý phó quát ráng tát cà (trừ Niết-bàn) chỉ có thể 
phát sinh và tồn tại do quan hệ và phụ thuộc những thứ 
khác. Cũng là chuỗi 12 chỉ nhân duyên, chuỗi quan hệ 
tiếp nói liên tục của các yếu tố dẫn đến khó (dukkha) 
trong vòng luân hồi không xác định được điểm khởi 
đầu (xem *Th.156—68, *M.130-31 và *V.61, 74). 


deva: thần, thiên. 


dhamma (P; Skt. dharma): pháp, hiện tượng, theo 
nghĩa rât rộng, chi bát cứ thứ gì là khả năng nhận thức 





Dalai Lama: former ruler of Tibet currently living in 
exile in India. Key leader of the Gelukpa school of 
Tibetan Buddhism, one of the four in that tradition. 

The present Dalai Lama is fourteenth in a line of 
Dalai Lamas, each of which is seen as both a 
reincarnation of the last one, and as a re-manifestation 
of the compassionate bodhisattva »Avalokite$vara. 


defilements (P kilesa, Skt kle$a): mental faults, such 
as greed, hatred and delusion, that bring about bad 
actions of body, speech and mind, and their karmic 
results. The end of them brings >awakening. 
Sometimes translated as 'afflictions'. 


demi-god (P & Skt asura): a class of jealous 
demonic beings who opposed the >gods. The word 
also refers to one of the four kinds of unfortunate 
beings among whom evil doers are born (the others are 
hell-beings, animals and ghosts). 


dependent arising (P  paticca-samuppàda, Skt 
pratitya-samutpada): the general principle that 
everything (except nirvana, according to the 


Theraväda) can only arise or exist because of other 
things which it depends on. Also, the twelve-fold chain 
of nidãnas (causal links) culminating in » dukkha (see 
*Th.156—68, *M.130-31 and *V.61, 74). 


deva: see >god. 


dhamma (P; Skt dharma): a phenomenon, a state of 
mind, or any mental or physical 'basic process' or 


1095 





Dat-lai Lat-ma: Cựu lãnh dao của Tây Tạng, hiện 
đang sống lưu vong ở Án Độ. Ngài là lãnh đạo chủ 
chốt của trường phái Gelukpa, một trong bốn trường 
phái của Phật giáo Tây Tạng. 

Đức Đạt-lai Lạt-ma hiện tại là vị thứ mười bốn trong 
hàng các vị Đạt-lai Lạt-ma, mỗi vị vừa được xem là hóa 
thân của vị trước, vừa là sự thị hiện của Bồ-tát từ bi 
>Quán Thế Âm Bồ-tát. 


phiền não (P. kilesa, S. kle$a): Những sai làm vé 
tinh thần, chẳng han nhu tham, sân, si, gây ra những 
hành động xấu thuộc thân thể, lời nói, tâm ý và các 
nghiệp quả của chúng. Xóa bỏ được phiền não trong 
tâm sẽ dẫn tới >tỉnh thức. 


a-tu-la (P=S. asura): Một loài chúng sanh với lòng 
ganh ti, là kẻ thù của >chư thiên. Thuật ngữ này cũng 
dùng dé mô tả một trong bón loại chúng sinh bát hạnh 
bị tái sinh do ác nghiệp (bao gồm các cảnh giới khác: 
địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ). 


duyên khởi (P. paficca-samuppäda, S. pratitya- 
samutpäda): Nguyên lý co bản rằng mọi pháp (ngoai 
trừ Niết-bàn, theo Thượng tọa bộ) được hình thành 
hoặc tồn tại phụ thuộc vào các yếu tố khác. Chuỗi 
Mười hai nhân duyên (nidãna) được mô tả kỹ trong 
>khổ (xem *Th.156—68, *M.130-31 và *V.61, 74). 


thiên (P=S. deva): Chúng sinh được tái sinh cõi trời 
nhưng vẫn chịu su chi phôi của sinh-tử, cho nên cán 
hướng tới giải thoát (xem *Th. 58,62). 


pháp (P. dhamma; S. dharma): Một hiện tượng, một 
trạng thái của tâm, hoặc bát kỳ “tiên trình hay mô hình 








và được nhận thức; trong một ngữ cảnh đặc biệt, chỉ 
các yếu tố, của tâm, hay bát ky quá trinh cơ bản của 
tâm-vật lý nào; không có từ Anh ngữ tương đương nên 
các tác giả sử dung Anh dich theo cách hiểu của minh 
từ nghĩa P hoặc Skt, và Hán Việt chỉ có một từ duy 
nhất: pháp, mặc dù không hoàn toàn chuẩn mực 
nhưng do sử dụng lâu dài và phổ biến trong lịch sử tại 
các nước Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật bản, 
đã khoác cho nó một nội hàm nhất định xem như hoàn 
toàn tương đương từ P. dhamma, Skt. dharma. 


Dhamma (P; Skt. Dharma): Pháp, Giáo Pháp, những 
lời day của Phát, con đường của Phật giáo, và những 
kinh nghiệm đạt được bởi sự thực hành con đường đó, 
đưa đến Niết-bàn. Cũng là quy luật tự nhiên của thế 
giới (xem *GI.6, L.19, *7h.12—13, *M.14—16). 


Dhamma-wheel / Dharma-wheel: Pháp luân (bánh 
xe Pháp): biéu tượng cho giáo ly và con đường của 
đức Phật (xem phân cuôi của "L.27). 


dhàrani (Skt): dà-la-ni, những công thức, hay những 
câu thân chú có tác động mạnh, tương tự với mantras, 
hiểu là chân ngôn. 


Dharma-body (Skt. Dharma-kàya): Pháp thân, thể 
tính chân thực của tât cả chu Phật và bản chát rôt 
cùng của thực tại; một trong Ba 'thân' của đức Phậi. 


disciple (P. sãvaka, Skt. šrãvaka): thanh văn, đệ tử; 
P. sãvaka, Skt. srãvaka cũng thường chi cho dé tử đã 
giác ngộ, Thánh giả, tức là một vị A-la-hán hoặc một vị 
đã phá trừ các kết sử đầu, chắc chắn sẽ dẫn đến A-la- 
hán quả nội trong một vài đời tiếp theo: Tu-đà-hoàn, 
Tu-dà- hàm, A-na-hàm (xem mục trước *Th.6 và 
*Th.199); trong ngữ cánh này, Hán dich là “Thanh văn”, 
ngoài ra dịch là “đệ tử”. 

Trong Đại thừa, hàng Thanh văn được coi là thua 
kém hàng Bồ-tát (xem *M.64—6). 


dukkha (P; Skt. duhkha): khó; nghĩa rộng là dau khó, 
dau dón, dau nhüc, chi chung moi trường hop khó 
chịu, không như ý, cả thân và tâm; chán lý thứ nhất 
trong bốn Thánh dé. Xem các đoạn trích (”L.27, 
*Th.150; *Th.152 và *V.18—22). 





'basic pattern as a fundamental ingredient of 
existence, or a 'reality-pattern' in the form of a set of 
dhammas (see near end of *Th.138). 

Also used as the term for any object of the mind- 
sense (i.e. of thought, memory or imagination), whether 
it is real or not. (See *Thl.2, heading before "Th.12, 
*Th.4, 138, 165, 179, and notes to *V.75 and 76). 


Dhamma (P; Skt Dharma): the Buddha's teachings, 
the path of Buddhism, and the experiences attained by 
practising that path, culminating in >nirvana. Also the 
natural law-orderliness of the world (see *Gl.6,*L.19, 
*Th.12-13, *M.14—16). 


Dhamma-wheel / Dharma-wheel: a symbol for the 
Buddha's teaching and path (see end of *L.27). 


dhàrani (Skt): powerful formulas or incantations, 
similar to »mantras. 


Dharma-body (Skt Dharma-kàya): the inner nature of 
all Buddhas and the ultimate nature of reality; one of 
the 7» Three ‘bodies’ of a Buddha. 


disciple (P sãvaka, Skt šrãvaka): typically refers to a 
‘noble disciple’, i.e. either an »arahant or a person who 
has had the first spiritual break-through that will 
definitely lead to arahantship in a limited number of 
lives: a »stream-enterer, »once-returner or >non- 
returner (see heading before *Th.6. and *Th.199). 

In the Mahayana, seen as inferior to a »bodhisattva, 
one who aims for the highest goal, Buddhahood (see 
*M.64-6). 


dukkha (P; Skt duhkha): broadly, 'suffering', but, as a 
noun: in its narrowest sense, physical pain, but then 
also mental pain (suffering, unhappiness), and that 
which engenders such feelings — 'the painful' (see 
*L.27, *Th.150) - the first of the four >Truths of the 


1096 





co' bán vé tinh thàn hoác vát ly nhu là yéu tó co bàn 
của hiện hữu, hoặc một “mô hinh thực tai" do các pháp 
hop thành (xem gần cuối của *Th.138). 

Thuật ngữ cũng được dùng cho bắt kỳ đối tượng nào 
của tâm thức, cảm giác (ví như những suy nghĩ, trí nhớ 
hoặc trí tưởng tượng), cho dù nó có thực hay không. 
(Xem * Thi.2, tiêu đề trước *Th.12, *Th.4, 138, 165, 
179 và ghi chú cho *V.75 và 76). 


Phật pháp (P. Dhamma; S. Dharma): Những lời dạy 
của đức Phật, con đường của đạo Phật và những trải 
nghiệm tâm linh thông qua hành trì với đỉnh cao là 
>niết-bàn. Đây cũng là quy luật tự nhiên-trật tự của vũ 
trụ (xem *”GI.6, *L.19, *Th.12—13, *M.14—16). 


bánh xe Phật pháp: Biểu tượng về những lời dạy 
của đức Phật và con đường giác ngộ (xem phân cuói 
của ”L.27). 


dà-la-ni (S. dhàrani): Câu thần chú. 


pháp thân (S. Dharma-kàya): Nội tánh của chư Phật 
và bản chât tôi thượng của thực tại; là một trong >ba 
thân của môt vi Phát. 


Thanh Văn (P. sãvaka, S. árãvaka): Thường dùng dé 
chỉ một “đệ tử thánh” >một A-la-hán hoặc một người đã 
có bước đột phá tâm linh chắc chắn sẽ dẫn đến chứng 
quả a-la-hán trong một số kiếp sống: a> một số kiếp 
(Dự lưu),> một lần trở lại (Nhất lai) hoặc > không trở lại 
(Bát lai) (xem tiêu đề trước *Th.6. và *Th.199). 

Trong Phật giáo Đại thừa, thường được xếp thấp 
hơn hàng >Bồ-tát, người hướng tới mục tiêu cao nhất, 
quả vị Phật (xem “M.64-—6). 


khó (P. dukkha; S. duhkha): Nghĩa rộng là “đau khổ,” 
nhưng khi dùng như một danh từ: trong ngữ nghĩa hẹp 
thì đó là nỗi đau vật lý và sau đó là nỗi đau tinh thần 
(đau khó, bát hạnh), từ đó gây ra những cảm giác “đau 
đớn” (xem *L.27, *Th.150) — chân lý đầu tiên trong bón 








Dzogchen (Tib rDzogs chen, 'Great Completion / 
Perfection' Dai Vién Mán; giáo nghia và cüng là hành 
tri chủ yếu của phái Nyngma Phật giáo Tây Tang (xem 
*V.27 và 70); nó cũng được nghiên cứu và thực hành 
bởi các hành giả của các trường phái Phật giáo Tây 
Tang khác. Theo Văn học Dzogchen, Dzogchen là giáo 
nghĩa cao nhất và quyết định dẫn đến thành Phật. 


Eastern Buddhism: Phật giáo phương Đông, hình 
thức Phật giáo Đại thừa tại các nước chịu ảnh hưởng 
văn hóa Trung Hoa; chỉ cho Phật giáo của phần lớn 
Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore 
và một phần của Malaysia. 


elements (P & Skt. dhàtu): giới, yếu tế; bón dai 
chủng (mahà-bhütas) là những yếu tố hay nguyên tố 
phó biến trong tất cả phạm trù vật chất (rüpa: sắc 
pháp): đất / tính chất cứng, rắn, nước / lực cố kết, lửa / 
nhiệt, và gió / chuyển động: bốn thành phần căn bản 
của vật chất; 

thêm hai yếu tố nữa, gọi là dhàtu (giới) nhưng không 
gọi là đại chủng trong Abhidharma: hư không và thức. 
Trong Kim cang thừa, và một bộ phận Đại thừa, cả sáu 
yếu tố này gọi là dhàtu / giới đồng thời cũng goi là 
mahàbhüta / đại chủng. 

Mười tám dhãtu / giới gồm 6 căn, 6 cảnh, và 6 thức, 
là những phạm trù cấu tạo thành thân, tâm của chúng 
sanh và thế giới của nó, được bao gồm trong 6 dhàtu. 
Trừ 6 thức, 12 yếu tố gọi là xứ (ayatana), phân tích 6 
giới theo cơ sở nhận thức. 


Emanation-body (Skt. Nirmàna-káya) Ứng hóa 
thân; Hóa thân: thân Phật hiện diện tromg thế giới 
phàm phu; H cũng gọi là Tùy loại hóa thân. Đây là một 
trong Ba thân Phật. 


empathetic joy (P & Skt. mudità): niềm vui chia sẻ, 





Noble Ones; as an adjective, it means 'painful', 'a pain', 
problematic, unsatisfactory, limited and imperfect, and 
is applied to everything other than »nirvana (see 
*Th.152 and *V.18—22). 


Dzogchen (Tib rDzogs chen; 'Great Completion / 
Perfection) or Ati-yoga) a form of practice and 
associated thought favoured  especialy by the 
>Nyingmapa school of Tibetan Buddhism (see*V.27 
and 70). While central to the Nyingmapa school, it is 
also practised by adherents of other Tibetan Buddhist 
schools. According to Dzogchen literature, Dzogchen is 
the highest and most definitive path to awakening. 


Eastern Buddhism: form of Mahayana Buddhism 
mediated by Chinese culture, i.e. Buddhism of much of 
China, Taiwan, Korea, Vietnam, Singapore and parts of 
Malaysia. 


elements (P & Skt dhàtu): the four elements (usually 
caled m mahà-bhütas, ‘great primaries) are earth / 
solidity, water / cohesion, fire / temperature, and air / 
wind / movement: the basic ingredients of physical 
things. 

The six elements are these plus space and 
»Cconsciousness. 

The eighteen elements are the five physical senses, 
the mental faculty (see as akin to a sense), the objects 
of each of these, and the kinds of related 
>consciousness; the first twelve of these are the 
>sense-bases. 


Emanation-body (Skt Nirmàna-kàya): the form of a 
Buddha manifested on earth by an >Enjoyment body 
Buddha. One of the » Three bodies of a Buddha. 


empathetic joy (P & Skt mudità): happiness at the 
1097 





chân lý >chân lý của các bậc Thánh. Khi dùng nhu một 
tính từ thì nó mang nghĩa là “đau đớn,” có trở ngại, 
không thỏa mãn, hạn chế và không hoàn hảo và được 
áp dụng cho tất cả các pháp ngoại trừ niết-bàn (xem 
*Th.152 và *V.18—22). 


Đại thành tựu (Tib. rDzogs chen; "Great Completion 
/ Perfection," dai viên mãn): Hoặc Yoga cứu cánh (Ati- 
yoga) một hình thức hành tri, tu tưởng đặc biệt là của 
trường phái Ninh-mã (Nyingmapa) Phật giáo Tây Tạng 
(xem *V.27 và 70). Mặc dù là cốt lõi của trường phái 
Ninh-mã các tín đồ của các trường phái khác thuộc 
Phật giáo Tây Tạng cũng tu tập. Theo văn học của Đại 
thành tựu thì đây là con đường cao nhất và cuối cùng 
dé dẫn đến giác ngộ. 


Phật giáo phương Đông: Loại hình Phật giáo Đại 
thừa trung hòa với văn hóa Trung Hoa, đó là Phật giáo 
Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Sing-ga- 
po và một vài nơi tại Mã Lai). 


bón yếu tố (P-S. dhatu, đại): Bốn yếu tố (thường gọi 
là đại chủng tánh [mahà-bhütas]) gồm đất / thé rắn, 
nước / thể kết dính, lửa / nhiệt độ và không khí / gió / 
chuyển động: Đây là những thành phần cơ bản của vật 
chát. 

Sáu yếu tố là các yếu tố trên và thêm hai yếu tố là 
không gian và nhận thức. 

Mười tám yếu tố là: năm giác quan vật lý và ý căn 
(xem như một giác quan), các đối tượng của mỗi giác 
quan này và các nhận thức liên quan; mười hai yếu tố 
đầu tiên trong số này là >giác quan. 


hóa thân (S. Nirmàna-kàya): Hình dáng của một vi 
Phật thị hiện trên trái đât với >thọ dụng thân. Một trong 
ba thân của chư Phật). 


hy (P=S. mudità): Hạnh phúc với thành công hay 








hỷ, hoan hỷ, vui mừng, hân hoan với sự thành công và 
hạnh phúc của những chúng sanh khác; một trong bón 
vô lượng tâm. 


empowerment (Skt. abhiseka), quán đỉnh, rưới nước 
lên đỉnh đầu trong lễ đăng quang của vua, hay tương 
tự. Trong Đại thừa, Bồ-tát hàng “quán đỉnh vị” sắp sửa 
“giáng trần” để thành Phật, chỉ chờ cơ duyên thuận 
tiện. Trong tiếng Anh, từ này được hiéu là “thêm sức”. 

Trong Phật giáo Kim cang thừa, lễ nhập đạo của một 
hành giả, chủ trì bởi một vị thượng su (guru), dé hành 
trì một pháp môn thích hợp. 


emptiness (P. sufifiata, Skt. $ünyata): Không tánh, 
tánh Không; trong Thượng tọa bộ, từ chi cho Niét-bàn, 
đặc biệt là một đặc tính của Vô ngã, vượt ngoài những 
khái niệm; một trong ba cửa vào giải thoát (giải thoát 
môn). Trong Đại thừa, trong giáo nghĩa, từ này chỉ cho 
tự tánh của tất cả mọi tồn tại đều là trống rỗng, không 
tự hữu (xem "M.137—41 và *V.76), theo đó, trong nhận 
thức, không có sự phân biệt giữa năng thủ (khả năng 
nhận thức) và sở thủ (đối tượng nhận thức (xem 
*M.143); Phật tánh cũng được mô tả đồng nghĩa với 
Không tánh, vì bản lai trống không phiền não (xem 
"M.144); đôi khi, từ Không tánh được dùng chỉ cho tính 
chất không có định của mọi tồn tại (xem *M.150). 


empty (P. suñña, Skt. $unya): không, rỗng không; 
trong Thượng tọa bộ, chỉ trạng thái trống rỗng, không 
tự ngã vốn được cho là thường hằng hoặc những gì là 
sở hữu hay sở thuộc của tự ngã. 

Trong Đại thừa và Kim cang thừa thường có nghĩa là 
trống rỗng về sự tồn tại riêng biệt vốn có: tự tánh 
không, không tồn tai thực thé tự hữu. Xem thêm ‘Vô 
ngã’. 


Enjoyment-body (Skt. Sambhoga-kàya): Tho dung 
thân, Báo thân, thân Phật trong thé giới thường tịch chỉ 
có thé được nhận thức bởi các Bồ-tát thuộc hàng Bát 
động (từ địa thứ 8 trở lên); một trong Ba thân Phật. 


enlightenment: giác ngộ: xem awakening. 


eon (P. kappa, Skt. kalpa): kiép, dai ky nguyén, ky 
nguyên vũ trụ, độ dài của thời gian tính theo chu kỳ 





Success or happiness of another being; one of the four 
>limitless qualities. 


empowerment (Skt  abhiseka) in Vajrayäna 
Buddhism, the initiation of a practitioner, by a »guru, 
into a certain kind of practice, and the esoteric texts 
associated with this. 


emptiness (P suññafã, Skt $Sünyata) in the 
Theraväda, a term for >nirvana, especially in its aspect 
as being »non-Self and beyond concepts. In the 
Mahayana, usually refers to the quality of all things as 
being empty of an >inherent nature / separate 
existence (see *M.137—41 and *V.76), but also used to 
mean that which ¡is empty of  subject-object 
discrimination (see *M.143), and the Buddha-nature as 
empty of defilements (see *M.144) or as empty of a 
fixed nature (see *M.150). 


empty (P suñña, Skt $unya) in the Theraväda, 
empty of a supposed permanent >Self or what pertains 
/ belongs to such a thing. 

In the Mahayana and Vajrayana, typically means 
empty of an »inherent nature / inherent (separate) 
existence. See also »non-Self. 


Enjoyment-body (Skt Sambhoga-kàya): a heavenly 
Buddha as perceived by advanced bodhisattvas. One 
of the » Three bodies of a Buddha. 


enlightenment: see »awakening 


eon (P kappa, Skt kalpa): a huge span of cosmic time 
(see *Th.63). 


1098 





hanh phúc cho người khác; một trong bón »phám chát 
vô lượng. 


quán đỉnh (S. abhiseka): Trong Phật giáo Kim 
Cương thừa, việc khởi đầu tu tập của một hành giả do 
một >bậc đạo sư chỉ dẫn về phương thức hành trì nào 
đó và các văn tự bí truyền liên hệ đến việc hành trì. 


tánh không (P. suññatã, S. Sünyatà, không): Trong 
truyền thống Thượng tọa bộ thì đây là một thuật ngữ 
chỉ >niết-bàn, đặc biệt, trong bản thể của nó là >phi 
ngã và vượt ra khỏi tất cả các khái niệm. Trong Phật 
giáo Đại thừa, thường đề cập đến các phẩm chất của 
tất cả pháp là trống không của tự tánh (xem ”M.137-41 
và *V.76) nhưng cũng được dùng dé chỉ không phân 
biệt chủ thé-khách thé (xem *M.143) và Phật tánh nhu 
tánh không của phiền não (xem *M.144) hoặc như tánh 
không của bản tánh bát biến (xem "M. 150) 


không (P. suñña, S. $Sunya): Theo Thượng tọa bộ thi 
không được cho là vĩnh viễn. 

Theo Phật giáo Đại thừa thì không chính là bản chất 
tự tính vốn có của các pháp (xem thêm > vô ngã). 


báo thân (S. Sambhoga-kaya): Vi Phật được nhận 
thây bởi vi Bô- tát. Một trong >ba thân của một vi Phát. 


giác ngộ sự tỉnh thức. 


kiếp (P. kappa, S. kalpa): đơn vị thời gian rất dài của 
vũ trụ (xem *Th.63). 








thành, trụ, hoại, không của vũ tru. (xem *Th.63). 


equanimity (P. upekkhà, Skt. upeksä): xả, tính chát 
bình đẳng của tâm, một thái độ bình thản, vô tư đối với 
bản thân và người khác, và sự điềm tĩnh khi đối diện 
với những thăng trầm của cuộc đời, của bản thân và 
của người khác. Xả là một trong bốn vô lượng tâm. Từ 
Pali và Sanskrit đôi khi cũng được dùng cho cảm giác 
trung tính, không lạc không khổ. 


ethical discipline (P. s//a, Skt. Sila): giới; nghĩa chính 
của P sila, Skt Sila, chi tập tính của động vật (nguu 
giới, câu giới), tập tục của một truyền thống; trong Phát 
giáo, chỉ phẩm chất đạo đức; trong thực tế, phổ thông 
hiểu là điều rán cám. Thí dụ, năm điều răn cắm Phật 
dạy, gọi là ngũ giới, vì nếu ai không trọn vẹn năm điều 
thì không xứng với phẩm chất của con người; nhưng 
năm điều Phật quy định các đệ tử tại gia phải cô găng 
tuân hành để thăng hoa giá trị và phẩm chất, như vậy 
năm điều này được goi là những hoc xứ (xem *Th.97— 
8, 110—11 và *V.45-48); 

là khởi đầu trong ba tăng thượng học, những điều 
khoản cần học tập, tu tập cho tiến bộ tâm linh. Cùng 
với Định và Tuệ, Giới là một trong 3 tụ chính của tám 
chi Thánh đạo. Giới là một trong các ba- la-mật của Bò- 
tát. 


expanse of phenomena (Skt. dharma-dhàtu): pháp 
giới; đây là từ dich Anh đặc biệt: pham vi bành trướng 
của các hiện tượng; có thể hiểu từ dhátu theo dịch ngữ 
Tây Tang: dbyings, hoặc Hán: giới hạn, cương giới, 
biên giới. Trong các luận thư Đại thừa, dhàtu cũng 
được hiéu là ba, hạt giống, chỉ cho yếu tố cơ bản, hay 
nguyên tố, từ đó phát sanh, xuất hiện chúng sanh và 
thế giới, thành thân tâm, và thế giới. Không có định 
nghĩa dứt khoát về hợp từ này, do đó phiên dịch hay 
diễn giải tùy theo nhận thức cá biệt. 

Phổ thông, trong Phật giáo Đại thừa và Kim cang 
thừa, từ này chỉ cho toàn thể hiện tượng được nhìn 
thấy và được hiểu bởi một vị Phật đẳng giác. 


faculties, the five (P & Skt. indriya): căn (năm căn): 
tín cán, tán cán, niém cán, dinh cán và hué cán. Cán là 
những đức tính then chốt dé phát trién trên đường dao. 





equanimity (P upekkhà, Skt upeksà) an even- 
minded, impartial attitude towards self and others, and 
imperturbability in the face of the ups and downs of life, 
of oneself and others. One of the four >limitless 
qualities. The P and Skt term is sometimes also used 
for mere neutral feeling. 


ethical discipline (P sila Skt $/a) wholesome, 
moral conduct of body and speech, especially by 
observing the >precepts (see "Th.97-8, 110-11, 
*M.80-87, 100—01 and *V.45-48). 

With >meditative concentration and >wisdom, one of 
the three sections of the >noble eightfold path. One of 
the >perfections of a »bodhisattva. 


expanse of phenomena (Skt dharma-dhàatu): in 
Mahāyāna and Vajrayana Buddhism, a term for the 
totality of phenomena as seen and understood by a 
perfectly awakened Buddha. 


faculties, the five (P and Skt indriya): »faith, >vigour, 
>mindfulness, >meditative concentration and >wisdom. 
Key qualities to develop on the path. 


1099 





xả (P. upekkhà, S. upeksä): Tâm bình đẳng, không 
thiên vị đối với bản thân và người khác, tâm vô loạn 
động khi đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, 
của bản thân và những người khác. Một trong bốn 
>phẩm chất vô lượng. Thuật ngữ này trong tiếng Pali 
và Sanskrit cũng được sử dụng để chỉ cảm giác trung 
tính. 


giới (P sa, S. Sila: Hành vi thiện lành, đạo đức 
thuộc thân thể và lời nói, đặc biệt là bằng cách tuân giữ 
>giới (xem *Th.97-8, 110—11, *M.80-87, 100-01 và * 
V.45-48). 

Vói » dinh thián và » trí tué, mót trong ba phàn cüa 
con duóng thánh tám nhánh. Cüng là mót trong » các 
hoàn hảo của một vi >Bồ-tát. 


pháp giới (S. dharma-dhãtu): Theo Phật giáo Đại 
thừa và Kim cương thừa, đây là thuật ngữ mô tả bản 
chất thực của các pháp được thấy và thấu đáo bởi một 
vị Phật giác ngộ viên mãn. 


năm cán (P-S. indriya): >đức tin, >tinh tán, >chánh 
niệm, >thiền dinh, >trí tuệ. Đây là những phẩm chát 
theo chốt đề tiến bộ trên con đường tu tập. 








faith (P. saddhà, Skt. $raddhà): tín; tin tưởng có 
những người tu chứng cao, có Thánh giả trong đời, tin 
có nghiệp báo, luân hồi, tin Phát, Pháp, Tăng là tôn quý 
xứng dáng quy y. 

Tín là cán đầu tiên của trong năm cán. Tín trở nên 
lực (bala), năng lực quan sát dé thấy chân lý, và đoạn 
trừ phiền não, trong quá trình tu tập. Tín, saddha / 
$raddha, không hoàn toàn đồng nghĩa với các từ Anh 
‘faith’ nay ‘belief, mặc dù các từ này vẫn được dùng dé 
dịch, do đó đơn thuần hiểu là “đức tin” như trong các 
tôn giáo khác. 


feeling (P & Skt. vedana): tho: cám giác dễ chịu 
(lạc), khó chịu (khó) hoặc trung tính (không lạc không 
khổ), xuất phát từ sự kích thích của bắt kỳ một căn nào 
trong năm căn (năm giác quan) hoặc ý căn. Thọ không 
giống như 'cảm xúc, nhung bát kỳ cảm xúc nào sé 
được theo sau bởi thọ nào đó. Trong khi một vài nơi 
dịch Anh là sensation: 'cảm giác, hiểu đáp ứng kích 
thích ngoại giới phát sinh từ các giác quan vật lý, đặc 
biệt là sự xúc chạm, chưa có sự can thiệp của ý thức 
nói riêng hay thức nói chung. Trong Phật giáo, không 
có vedanà nào mà không có sự can thiệp của thức: thọ 
phát sinh bởi xúc của nhãn thức, cho đến ý thức; từ 
vedanä, do động từ vid: biết. 


form, realm of (P & Skt. rüpa-dhàtu): Sắc giới: cõi 
sắc thuần tuý, bao quanh nhiều tầng trời chỉ dành cho 
những ai đã chứng nhập một trong bốn thiền (jhàna / 
dhyàna), cao hơn các cõi trời trong Dục giới. Có tất cả 
18 tầng trời trong bón cấp thiền. Trên những cõi này là 
bón cõi Vô sắc (arüpa) (*Th.142): Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ. 


Fortunate One (P & Skt. Sugata): Thiện Thé, theo 
nghĩa den là vị đã an lành ra di (ra khói ba cõi thé 
gian); xưng hiệu chỉ cho Phát. 


foundations of mindfulness: niệm trụ, niệm xứ, căn 
cứ, sở y, trên đó phát khởi an lập chánh niệm xem 
'satipatthana . 


Gampopa (Tib sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079-1153, thuộc phái Kagyupa của Phật giáo Tây 





faith (P saddhà, Skt $raddhà): a heart-centred trust in 
spiritually advanced people, their qualities and 
teachings, especially in the 2» Three Jewels. 

The first of the five >faculties. Becomes stronger as 
the effects of spiritual practice are experienced. Not 
simply cognitive ‘belief. 


feeling (P & Skt vedanà): pleasant, unpleasant or 
neutral feeling-tone, arising from stimulation of any of 
the five senses or the mind. Not the same as 'emotion', 
but any emotion will be accompanied by some vedana. 
While some translate it as 'sensation', this only covers 
vedanaà arising from the physical senses, especially 
touch. One of the five » categories of existence. 


form, realm of (P & Skt rüpa-dhàtu): the realm 
(dhàtu) of (pure / subtle / elemental) form which 
encompasses many of the higher heavens and parallel 
meditative states. Beyond them are the four 'formless' 
(arüpa) realms (*Th.142): of infinite space, infinite 
consciousness, nothingness and neither-perception- 
nor-non-perception. 


Fortunate One (P & Skt Sugata): literally Well-gone 
One', an honourific term for a (perfectly awakened) 
>Buddha. 


foundations of mindfulness: see »satipatthàna. 


Gampopa (Tib sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079-1153) of the >Kagyupa school of Tibetan 


1100 





đức tin (P. saddha, S. $raddhà): Thực tâm tin tưởng 
vào những người vượt bậc về tâm linh, các phẩm chất 
và giáo pháp của họ, đặc biệt là niềm tin vào Ba ngôi 
báu. 

Đây là căn đầu tiên trong năm >căn. Trở nên vững 
manh hon khi trải nghiệm hiệu quả của việc tu tập tâm 
linh, do đó nó không chỉ đơn thuần là “niềm tin” nhận 
thức). 


cảm giác (P=S. vedana): Dễ chịu, khó chịu hoặc 
trung tính gây ra do tác động của một trong năm giác 
quan hoặc tâm. Không đồng nghĩa với “cảm xúc” 
nhưng bất kỳ cảm xúc nào cũng sẽ đi kèm với một số 
cảm giác. Nếu dùng “cảm xúc” thi chỉ mô tá những cảm 
giác phát sinh từ giác quan vật lý, đặc biệt là qua tiếp 
xúc. Là một trong năm >nhóm tổ hợp của hiện hữu. 


cõi sắc (P-S. rũpa-dhãtu, sắc giới): Cảnh giới 
(dhàtu) của sắc gồm nhiều tầng thiên cao thượng và 
ứng với các trạng thái thiền định. Vượt trên sắc giới là 
bốn bậc của “vô sắc (arüpa) giới” (*Th.142): không gian 
vô tận, tâm thức vô hạn, hư vô và phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Thiện Thé (P=S. Sugata): Có nghĩa đen là “Bậc đi tới 
nơi:” một danh hiệu cao quý dành cho một vị (giác ngộ 
viên mãn) >Phậi. 


nền tảng chánh niệm (P. satipatthana): xem >Tứ 


niệm xứ. 


Gampopa (Tib sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079-1153): Thuộc trường phái Kagyupa, Phật giáo 








Tang, tác giả của luận thư Tây Tang có tựa dé là “Giải 
Thoát Trang Nghiêm Bảo. 


Gelukpa (dGe lugs pa), Thiện luật phái, cũng gọi là 
Hoàng mạo phái, vì đội mũ vàng; trường phái của Phật 
giáo Tây Tạng, được sáng lập bởi nhà cải cách Tông- 
khách-ba (Tsongkhapa) dựa trên cơ sở của trường 
phái Kadampa trước đó và sự sắp xếp những lời dạy 
của Ati$a thành một chuỗi thứ lớp tu tập, với các pháp 
tu Mật tục / Mật giáo (tantrism) thuộc cáp cao nhất. 

Tên của trường phái có nghĩa là Những Người Hành 
Theo Giới đức; chú trọng nghiên cứu Trung luận 
(Madhyamaka), và tuân thủ kỷ luật tu đạo. 


generation and completion stages (Skt. utpatti- 
krama and sampanna-krama): sanh khởi thứ dé và viên 
mãn thứ đệ, giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu: 
hai giai đoạn tu quán tưởng trong Vô thượng Du-già 
Mật tục (Anuttarayoga tantra): xem Tantra. 


god (P & Skt. deva): thiên, thần, trời; chu thiên, một 
hạng chúng sinh tái sinh ở cõi cao hơn loài người, 
nhiều lạc thọ hơn loài người, vui nhiễu khổ ít, hoặc 
hoàn toàn không khổ, nhưng không tồn tại vĩnh hằng 
bất tử, cuối cũng phải chết, và tái sanh, trong vòng 
sanh tử lưu chuyển bát tận, và do đó cũng cần được 
giải thoát (xem *Th.58, 62). 


Gotama, Siddhattha (P; Skt. Gautama, Siddhärtha): 
Tât-đạt-đa Có-dàm: ho và tên của đức Phát lich sử. 


great bliss (Skt. mahà-sukha): dai lac: từ trong Phật 
giáo Kim Cang thừa chi cho khoái lạc phát sanh từ 
chứng ngô. 


Great Vehicle: Tối thượng thừa: xem Mahayaàna. 


guru (Skt; Tib. /ama): tôn sư, thượng sư, vị thầy; 
người hướng dẫn: trong Phật giáo Kim cang thừa, thầy 
tức thượng sư được tin cậy như là hiện thân của trí tuệ 
giác ngộ và là sự hướng dẫn cho những thực hành có 
tác động lớn trong sự chuyên đổi cũng như hướng dẫn 
các các kinh điển Mật tục (Tantra) bí truyền về những 
pháp tu này (*V.30—1). Guru có thé là một vi Sư, hoặc 
Sư ni, hoặc cư sĩ. 





Buddhism, and author of a work whose Tibetan title 
means The Jewel Ornament of Liberation'. 


Gelukpa (dGe lugs pa) school of Tibetan Buddhism, 
founded by the reformer »Tsongkhapa on the basis of 
the earlier Kadampa school and »Ati$a's arrangement 
of teachings in a series of levels, with a purified 
tantrism at the top. 

The school's name means 'Followers of the Way of 
Virtue', and it emphasizes the study of Madhyamaka, 
and the following of moral and monastic discipline. 


generation and completion stages (Skt Ulpatti- 
krama and sampanna-krama): the two stages of tantric 
visualisation practice in  Anuttarayoga tantra: see 
>Tantra. 


god (P & Skt deva): a being in a heavenly rebirth. 
Subject to birth and death, and so in need of liberation 
(see *Th.58, 62). 


Gotama, Siddhattha (P; Skt Gautama, Siddhärtha): 
Name of the historical Buddha. 


great bliss (Skt mahã-sukha): a term in Vajrayana 
Buddhism for the bliss of >awakening. 


Great Vehicle: see >Mahäyäna 


guru (Skt; Tib lama): in Vajrayäna Buddhism, a 
teacher in who great trust is placed as an embodiment 
of enlightened wisdom and a guide to powerful 
practices of transformation and the esoteric Tantric 
texts on these (*V.30—1). May be either a monk or nun 
or a layperson. 


1101 





Tây Tang và là tác giả chủ tác phẩm Giải thoát trang 
nghiêm Bảo man. 


Gelukpa (Tib. dGe /ugs pa): Trường phái Gelukpa 
của Phật giáo Tây Tang, do nhà cái cách » Tông- 
khách-pa thành lập trên cơ sở của trường phái 
Kadampa thời kỳ đầu và biên soạn lại các giáo pháp 
của Atiga theo chuỗi cấp độ, với cáp cao nhất là tịnh độ 
Mật tông. 

Tên của trường phái có nghĩa là “Những người theo 
con đường đức hanh," và nhấn mạnh nghiên cứu về 
Trung Quán tông và giữ gìn đức hạnh và giới luật. 


giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu (S. 
Utpatti-krama and sampanna-krama): Hai giai đoạn 
trong thực hành quán chiếu của các hành giả Mật thừa 
trong Vô thượng Du-già (Anuttarayoga tanira). 


thiên (P=S. deva): Chúng sinh được tái sinh cối trời 
nhưng vẫn chịu su chi phôi của sinh-tử, cho nên cán 
hướng tới giải thoát (xem *Th. 58,62). 


Có-dàm Si-dat-ta (P=S. Gautama Siddhàrtha): Họ 
tên của đức Phật lịch sử. 


niềm vui lớn (S. mahã-sukha): Thuật ngữ trong Kim 
Cương thừa biêu thị cho trạng thái hỷ lạc của sự tỉnh 
thức. 


xe lớn: Xem >Đại thừa. 


đạo sư (Skt; Tib. lama): Trong Phật giáo Kim cương 
thừa thì đây là một vị thầy được mọi người tin tưởng 
như một hiện thân của trí tuệ giác ngộ và là người 
hướng dẫn cách tu tập chuyển hóa, các văn tự : 
truyền của Mật thừa liên quan tới tu tập (*V.30-1). D 
có thể là một vị tăng, ni hoặc cư sĩ. 








hell (P và Skt. niraya): nai-lac-ca, ngục, địa ngục, cõi 
tái sinh thấp nhất và nhiều khổ nhất, trong đó những 
kinh nghiệm thống khổ, cực kỳ thống khổ, trong một 
thời gian rất lâu dài, như trong một cơn ác mộng kéo 
dài. Tuy nhiên, địa ngục và chúng sanh địa ngục không 
phải là tồn tại vĩnh hằng. Do ác nghiệp mà đọa vào 
đây, khi lực của nghiệp dứt hẳn, chúng sanh này thoát 
khỏi địa ngục, tái sanh lên các cõi cao hơn, bớt khổ 
hơn. 


Hevajra (Skt): Hy Kim Cang, danh hiệu vị Thiên, hay 
Bồn tôn trong Mật giáo. 


higher knowledge (P. abhiñña, Skt. abhijñña): trí tuệ 
cao đẳng, thắng trí, thần thông, năng lực siêu tự nhiên 
thực hiện được do y chỉ trên một loại định, nhận thức 
chính xác bản chất của tồn tại vật thể muốn được biến 
đổi, như một người hiểu rõ quy luật vật lý của một loại 
vật thể thì có thể biến đổi vật đó theo ý muốn (xem 
*Th.141); một trong sáu loại thắng trí / thần thông: thần 
biến thông (một thân biến thành nhiều thân... 
thông, nghe xa từ những khoảng cách lớn, bao gồm 
những âm thanh của các vị trời; tha tâm thông, đọc 
được ý nghĩ (của người khác); túc mạng thông, ký ức 
về các đời quá khứ; thiên nhãn thông, có hai loại (a) 
của phàm phu, thấy cực xa vượt quá con mắt bình 
thương; (b) của A-la-hán, cũng gọi là sanh tử trí, thấy 
được các chúng sinh theo nghiệp đã làm mà chết ở 
đâu rồi sẽ tái sinh vào đâu; cuối cùng, lậu tận thông, 
chỉ A-la-hán mới có, năng lực diệt tận vĩnh viễn tất cả 
phiền não. 


Hinayäna (Skt) ‘Lesser Vehicle: Tiểu thừa, cỗ xe 
nhỏ; từ hàm ý chê bai mà những người theo Đại thừa 
dùng chỉ cho các thành phần Phật giáo không thuộc 
Đại thừa, chính xác là không có quyết tâm thành Phật 
Chánh giác, mà chỉ bằng với cứu cánh như A-la-hán 
hay Bích-chi-phật. Vì không thành Phật viên mãn giác 
thì không thể độ được nhiều chúng sanh, như cỗ xe 
nhỏ chỉ chở được số ít (xem *MI.3, VI.3, *V.13, 28). 


Huayan (Ch, Jp Kegon): Hoa Nghiêm tông, một tông 
phái Phật giáo Trung Hoa, chọn kinh Hoa Nghiêm là sở 
y, và xem đây là giáo nghĩa cao nhật của Phật thuyết; 


); thiên nhĩ 





hell (P and Skt niraya): the lowest and worst kind of 
rebirths, involving very painful experiences for a very 
long time, as in a prolonged nightmare. They are not 
seen as eternal, though. The karmic result of causing 
great suffering to others, and attachment to views 
which supposedly justify such actions. 


Hevajra (Skt): tantric deity. 


higher knowledge (P abhiñña, Skt abhijfíà): one of 
six types of direct insight as supernormal knowing 
arising from a meditatively attuned mind (see *Th.141): 
>supernormal powers; hearing sounds at great 
distances, including the sounds of gods; mind-reading; 
memory of past lives; seeing how beings are reborn 
according to their karma; liberating knowledge that 
brings »awakening. 


Hinayäna (Skt) ‘Lesser Vehicle’: pejorative term used 
by followers of the Mahāyāna for members of non- 
Mahāyāna Buddhist schools; in this sense, can mean 
‘Inferior Vehicle’. Also used in Mahāyāna lands as a 
term for a Buddhist whose motivation is for personal 
liberation, rather than the liberation of all beings (see 
*MI.3, *VI.3, *V.13, 28). 


Huayan (Ch, Jp Kegon): a school of Chinese 
Buddhism which emphasizes the idea of the world as a 
totality of mutually-conditoning ‘interpenetrating’ 


1102 





địa ngục (P and S. niraya): Cảnh giới thấp. nhất và 
tồi tệ nhất mà một chúng sinh có thé tái sinh về, nơi có 
nhiều trải nghiệm đau đớn trong một thời gian rất dài, 
như trong ác mộng dài. Tuy nhiên, cảnh giới này cũng 
không vĩnh hằng. Đó là hệ quả của nghiệp, những việc 
làm gây ra đau khổ lớn cho người khác và chấp trước 
vào những quan điểm biện hộ cho những hành động 
xấu, ác đó. 


Kim Cương hỷ (S. Hevajra): vị thần Mật thừa. 


thần thông (P. abhiññä, S. abhijfia): Một trong sáu 
loai tué giác trực tiếp như là kiến thức siêu phàm sinh 
từ tâm thiền dinh (xem *Th.141): >thần thông; nghe âm 
thanh ở khoảng cách rất xa, kể cả âm thanh của chư 
thiên; đọc ý nghĩ; nhớ về kiếp trước; thấy chúng sinh 
tái sinh tùy theo nghiệp của họ như thế nào; giải thoát 
tri kiến và chứng ngộ. 


Tiểu thừa (S. Hmayäna): Thuật ngữ chuyên món 
được Phật giáo Đại thừa dùng cho các hành giả của 
các trường Phật giáo khác, có nghĩa là "Phương tiện 
hạn hẹp”. Cũng được sử dụng trong chỉ một Phật tử có 
tâm nguyện là giải thoát cho cá nhân thay vì hướng tới 
giúp đỡ tất cả chúng sinh (xem *MI.3, *VI.3, *V.13, 28). 


Hoa Nghiêm tông (H, N. Kegon): Một tông phái Phật 
giáo Trung Quốc với lý tưởng chủ dao vé thê giới như 
một tông thê của các quá trình “đan xen và phụ thuộc 








giáo thuyết cơ bản của tông này là pháp giới theo lý 
trùng trùng duyên khởi, vạn hữu, vạn pháp tương 
dung, tương nhiếp, tương nhập: một trong tất cả, tất cả 
trong một, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. (xem ”M.148— 
50). 


Huineng (638-713) Huệ Năng: tô thứ 6 của Thiền 
tông Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn trong các nước 
ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa; truyền thuyết nói, 
nguyên xuất thân người bán củi đổi gạo, không biết 
chữ, nhưng chỉ nghe một câu trong kinh Kim Cang mà 
tỏ ngộ, trở thành thông suốt mọi kinh điển Đại thừa dù 
chưa hề đọc tới vì không biết chữ; cuộc đời và tư 
tưởng Thiền tông được ghi chép dày đủ trong Lục Tổ 
Đàn Kinh (xem *M.125—27 và "M.167). 


hungry ghost (P. peta, Skt. preta): nga quỷ, một 
trong các hạng tái sinh, do hậu quả của tham lam keo 
kiết, nay bị hành hạ bởi đói khát cực kỳ, nhưng tâm 
tham và keo kiết chưa lắng. 


icchantika (Skt): nhát-xién-dé, một hạng chúng sanh 
đoạn thiện, 'cắt đứt gốc rễ thành Phật, nên không thể 
thành Phật; một số vị do liên hệ động từ icchati: nó 
muốn, do đó hiểu là hay 'bị ché ngự bởi tham dục”, nên 
không thể thành Phật, hoặc ngược lại, không muốn 
thành Phật; số khác, do suy diễn từ atyanta: cực kỳ 
biên chấp, cố chấp, mà Sanskrit hỗn chủng đọc là 
iccanta « icchantika, hạng chúng sanh do cố chấp cực 
đoan, không thể chuyển đổi, nên cũng không thé thành 
Phật (xem *M.41 và *V.1). 


identity: nghĩa sát theo Anh: đồng nhất tính, nhất 
thé, đây là dịch ngữ đặc biệt chi cho P. atta, Skt. 
ātman: ngã / tự ngã, hiểu rằng ý niệm về ngã là một 
thực thé thường hằng, nhất thé bát biến, bao gồm cả 
thực thể chúng sanh và thực thể phi chúng sanh (nhân 
& pháp); các nơi khác, Anh dich là Self: ta, cái tôi: trong 
các đoạn văn nhu *V.75 và 76, thi atman chi cho tự thé 
hay nhất thé của một chúng sanh, một nhân cách, 
không áp dụng cho phi chúng sanh. 


lgnorance / not-knowing (P. avijjà, Skt. avidya): vô 
minh / khóng biét: khóng phái là thiéu thóng tin dé biét, 
mà là do không nhận thức phán đoán đúng theo bản 





processes (see ”M.148—50). 


Huineng (638-713), influential sixth patriarch of 
>Chan / Zen Buddhism, whose life and teachings are 
described in the Liuzi-tan Jing, or ‘Platform Sūtra of the 
Sixth Patriarch' (see *M.125—27 and *M.167). 


hungry ghost (P peta, Skt preta): one of the kinds of 
rebirth; as a consequence of previous strong greed, is 
dominated by unsatisfied hunger and attachment. 


icchantika (Skt): a 'cut-off type or on 'overpowered 
by desire' — a kind of person almost cut-off from their 
Buddha-nature, due to strong craving, who finds it very 
difficult to attain awakening (see *M.41 and *V.1). 


identity: in passages such as 'V.75 and 76, used 
instead of the more literal ‘self (Skt atman) when used 
in the sense of a supposed essence of a person or 
phenomenon. 


Ignorance / not-knowing (P avijjà, Skt avidyà): not 
in lack of information, but spiritual ignorance: a 
blindness to or turning away from spiritual insight. An 


1103 





lẫn nhau" (xem *M.148—50). 


Huệ Năng (H. Huineng, 638-713), vị tổ su thứ sáu 
có ảnh hưởng trong Thiền tông. Cuộc đời và giáo pháp 
của ngài được mô tả trong Lục tô dàn kinh hoặc “Pháp 
bảo đàn kinh của Lục tô” (xem *M.125—27 and *M.167). 


ma đói (P. peta, S. preta, nga quỷ): Một trong những 
hình thức trên con đường tái sinh; do hệ quả của lòng 
tham trong kiếp sống trước, phải chịu đựng sự đói, 
khát và những luyến ái. 

đoạn thiện căn giả (S. icchantika): Hạng người “cắt 
bỏ” hoặc bi "chi phối bởi tham ái" — người rời bỏ Phát 
tính trong tâm do lòng ham muốn, vì thế rất khó để đạt 
được tỉnh thức (xem *M.41 and *V.1). 


danh tánh: Trong các đoạn như ”V.75 và 76, được 
sử dung thay cho từ “ngã” (S. àtman) được dùng trong 
ngữ nghĩa là bản chất giả lập của một người hoặc hiện 
tượng nào đó. 


vô minh (P. avijjà, S. avidyä): Không thiếu kiến thức 
mà là sự vô minh thuộc tâm linh; sự mù quáng hoặc 
quay lung với tuệ giác tâm linh. Một nhận thức sai lâm 








chất của thực tại. Vô minh là một nhận thức sai lầm 
thâm căn cố đế về bản chất của thực tại, đặc biệt là 
không nhận thực rõ bón Thánh dé (xem *7h.128, 159). 
Kinh cũng định nghĩa, vô minh là không biết được khởi 
điểm của luân hồi. 


Indra, Nhân-đà-la, Thiên dé, chúa té chư thiên, ngự 
trị trong cõi trời Tam thập tam, là một vị thân hộ Pháp 
rât đặc lực, vì ở rât gân với Dục giới. Xem Sakka. 


inherent nature / separate existence (Skt. 
svabhãva): tự tính, tự hữu, một phẩm tính của sự thé 
được cho là riêng biệt, độc lập, với bản chất không phụ 
thuộc vào bát cứ điều gì khác. 


intermediate state (Skt. anfarä-bhava, Tib. bardo): 
trung hữu, giai đoạn trung gian sau khi chết và trước 
khi tái sinh, giữa hai cõi hữu, một cõi đã đi sau khi chết 
và một cõi thì chưa đến để tái sinh, vì thiếu duyên, như 
do nghiệp mà nhất định tái sinh vào cặp ngựa, nhưng 
vì chưa phải thời giao phối của chúng nên phải đợi 
trạng thái trung hữu giữa hai cõi. 

Trong Tử Thư Tây Tạng nói đến sáu trạng thái trung 
hữu và có những bài tụng đọc cho người chết nghe để 
vượt qua những tái sanh bát hạnh nếu không rõ bản 
chất của những gì đang hiện ra trong các trung hữu. 
Các phái Phật giáo khác, ké cả Đại thừa, chỉ nói đến 
một trạng thái trung hữu, mà thời gian tồn tại ngắn nhất 
chừng một hoặc hai sát na đủ cho ý thức xuất hiện, tối 
đa là 7 tuần thất. 


intoxicating inclination (P. ãsava, Skt. ãýrava): lậu, 
theo nghia Skt & P, chi cho dóng cháy cüa nuóc bán; 
phiền não nhu dòng nước bán, chảy ngang qua đâu thì 
nơi đó bị nhiễm bán; phiền não chi tồn tai trong thức, 
nhưng khi thấy sắc đẹp, tham khởi lên nơi sắc ấy; 
ngoại cảnh vôn không do không sach, nhưng do tham 
là chất bán bám vào nén nó thành bán; tâm chấp thủ 
sắc bán này vì cảm thọ vị ngọt nơi đó, vì vậy tâm thành 
bán hữu lậu. Như vậy, nên phân biệt lậu và phiền não, 
mặc dù trong nhiều ngữ cảnh hai từ này dùng lẫn lộn. 
Dút sạch các lậu, được gọi là A-la-hán lậu tận. Có ba 





ingrained misperception of the nature of reality, 
especially the four »Truths of the Noble Ones (see 
*Th.128, 159). 


Indra: see »Sakka. 


inherent nature / separate existence  (Skt 
svabhàva) a supposed quality of something as 
separately, independently existing, with a nature that 
does not depend on anything else. 


intermediate state (Skt antara-bhava, Tib bardo): a 
period of adjustment bewteen one life and the next. 
The 'Tibetan Book of the Dead' is advice on how to 
deal with the many visions that may be experienced 
during this, so as to accelerate the path to >awakening. 


intoxicating inclination (P àsava, Skt āśrava): also 
translated as 'taint', ‘canker or ‘outflow: deeply 
ingrained mental faults, destroyed by the »arahant. 
They are the inclinations towards sensual pleasures, 
continued existence in some way of being, fixed views, 
and »ignorance (see *Th.128). 


1104 





về bản chất của thực tại, đặc biệt là >bốn chân lý thánh 
(xem *Th.128, 159). 


Dé Thích (P=S. Šakra): Tên Phật giáo của Dé-thích 
thuộc kinh Vệ-đà, người dẫn đầu các vị trời trên cõi trời 
Ba mươi ba. Theo quan điểm của Phật giáo thì đây là 
một đệ tử của đức Phật và thường có pháp thoại với 
Phật (xem ”L.2, 31, 33, 36, 69, *7h.34, 36, *M.39, 71, 
100, 149, 150, 168, 221 và ”V.18, 48, 80- 2). 


tw tính (S. svabhàva): Sv tón tai riéng biét: mót y 
niệm vé một cái gi đó tách biệt, tồn tại độc lập và 
không bị phụ thuộc vào bát cứ thứ gì khác. 


trạng thái tồn tại trung chuyên (S. anfarã-bhava, 
Tib. Bardo, trung hữu): Giai đoạn chuyén tiếp từ một 
kiếp sống này và kiếp tiếp theo. Trong “Tử thư Tây 
Tạng' đưa ra lời khuyên về cách ứng phó với nhiều 
viễn cảnh có thể trải qua trong quá trình này, từ đó tiến 
bộ nhanh trên con đường tới >giác ngộ. 


lậu hoặc (P. àsava, S. à$rava): Cũng được dịch là 
“nhiễm ô,” “lậu,” “hữu lậu,” những sai lầm ăn sâu vào 
tâm và chỉ bi loại trừ bởi vị 2A-/a-hán. Lâu hoặc là sự 
hướng tới khoái lạc giác quan, sự hiện hữu tương tục, 
định kiến và >vô minh (xem *Th.128). 








lậu: dục lậu, dòng nước bán chảy trong dục giới; hữu 
lậu, dòng nước bán chảy trong sắc và vô sắc giới; vô 
minh lậu, chảy trong cả ba giới; có bộ phái thêm kiến 
lậu, dòng chảy bán từ kiến chấp điên đảo (xem 
*Th.128). 


Jamyang Khyentse Wangpo (Tib 'Jam dbyangs 
mkhyen brtse'i dbang po, 1829-1870), Diệu Cát Tường 
Trí Bi Tự Tại, một dai diện lỗi lac của Tây Tang > phái 
Sakya, thế kỉ 19. 


jàtaka (P & Skt): bản sanh truyện, chuyện tiền thân, 
các mẫu chuyện kể vé các tiền thân của Phật. Jataka / 
Bôn sanh truyện, trong văn học Pāli, và cả trong 
Sanskrit, là sưu tập những mẫu chuyện như vậy (xem 
*Th.6). 


Kagyupa (bKa' brgyud pa), phái Kagyu, Phát giáo 
Tây Tang (xem *M.5). Dòng truyền thừa này được 
sáng lập bởi Marpa (1012-97), một cư sĩ có gia đình 
đã học với những bậc thầy Mật tông ở Án-độ và đã 
dịch nhiều kinh dién. 

Ngài chú trọng một hệ thống Du-già (yoga) phức tạp 
và những hướng dẫn bí truyền từ thầy đến đệ tử. Đệ tử 
chân truyền của Ngài là một nhà thơ-thánh du-già vĩ 
đại, Milarepa (thầy của Gampopa). 


karma (Skt, hiện không có dịch ngữ Anh, mà dùng 
nguyên từ Pali kamma), nghiệp, 'hành dóng' theo nghĩa 
chung; trong Phật giáo, từ này chỉ cho hành động cố ý 
hoặc thiện hoặc bát thiện mà quả báo của nó, gọi là dị 
thục (vipäka: đã chín muói) hoặc nhu ý mong đợi hoặc 
không như ý mong doi ( *Th.64—72). 


karmic benefit (P. puñña, Skt. punya), phước đức, 
công đức, lợi ích mang lại do nghiệp tốt CTh.105-07). 
Công đức cũng được dùng cho những quả báo này. 
Phước báo do nghiệp thiện đã làm có thể chuyển 
nhượng, gọi là hồi hướng, cho kẻ khác, chủ yếu là thân 
nhân (*Th.109 và *M.35—38). 

Từ puñña / punya và Hán: phước hoàn toàn tương 
đương trong các nước Phật giáo, chỉ luôn cả nhân và 
quả, như tạo nghiệp thiện để được quả báo tốt thì nói 
là “làm phước” dé được phước. 





Jamyang Khyentse Wangpo (Tib 'Jam dbyangs 
mkhyen brtse'i dbang po, 1829-1870), a prominent 
nineteenth century representative of the Tibetan 
»Sakyapa school. 


jataka (P & Skt): a 'birth story' purporting to be about 
a past life of the Buddha. A text relating such a story 
(see *Th.6). 


Kagyupa (bKa' brgyud pa) school of Tibetan 
Buddhism (see *VI.5). This ‘Instruction Lineage School 
was founded by Marpa (1012—97), a married layman 
who had studied with tantric gurus in India and 
translated many texts. 

He emphasized a complex system of yoga and secret 
instructions transmitted from master to disciple. His 
chief pupil was the great poet-hermit-saint >Milarepa, 
who was the teacher of »Gampopa. 


karma (Skt, but now also English, P kamma): lit. 
'action', though in Buddhism it refers, more specifically, 
to the act of will, >volition, behind an action, which is 
seen as the cause of future pleasant and unpleasant 
fruits, according to whether it is ethically good or bad 
(*Th.64—72). A good action is said to be »wholesome 
and a bad one »unwholesome. 


karmic benefit (P puñña, Skt punya): the auspicious 
natural power of good actions to purify the mind and 
bring beneficial karmic fruits (*Th.105—07). Also used 
for these fruits. It can be shared with others by helping 
them mentally participate in a good action done on their 
behalf (*Th.109 and *M.35—38). 

The term pufifia / punya is also used for a ‘beneficial 
karma', i.e. a karmically beneficial action whose good 
nature is such that it naturally produces such future 
beneficial karmic results. 


1105 





Jamyang Khyentse Wangpo (Tib Jam dbyangs 
mkhyen brtse'i dbang po, 1829-1870): Bậc dao su lỗi 
lạc ở thé kỷ 19 của dòng phái Sakyapa, Phật giáo Tây 
Tang. 


Chuyện tiền thân (P-Skt. játaka): Ngu ý vé chuyện 
tiên thân trong quá khứ của đức Phật. Một đoạn liên hệ 
dên câu chuyện (xem *Th.6). 


Ca-nhi-cu (Tib. bKa' brgyud pa): Phái Ca-nhi-cu của 
Phật giáo Tây Tang (xem ”V/5). Dòng phái Mật tông 
này do Marpa (1012-97) sáng lập, một cư sĩ có gia 
đình đã theo học với các bậc đạo sư Mật thừa ở Ấn Độ 
và phiên dịch nhiều văn bản. 

Ngài đề cao hệ thống hành trì Du-già phức tạp và 
những chỉ dẫn được mật truyền từ bậc thầy sang đệ 
tử. Học trò chính của ông là nhà thơ, án sĩ, thánh 
>Milarepa, chính là thầy của Gampopa. 


nghiệp (S và trong tiếng Anh, P. kamma): Nghĩa đen: 
“hành động,” trong Phật giáo, nghiệp được dé cập chi 
tiết là hành động có tác ý, »tác y, sau một hành động, 
được xem là nhân của quả hài lòng hay không hài lòng 
trong tương lai, thiện đức hay ác đức (*Th.64—72). Một 
hành động tốt được xem là >thiện lành và hành động 
xấu là »bát thiện. 


công đức (P. puñña, S. punya) Năng lượng tự 
nhiên thuận lợi của các hành động tốt nhằm thanh lọc 
tâm và mang lai quả thiện nghiệp (”7h.105—-07). Cũng 
được sử dụng cho quả của các thiện nghiệp. Điều này 
có thể chia sẻ với người khác bằng cách giúp họ 
hướng tâm về việc thiện làm trên danh nghĩa của họ 
(*Th.109 và ”M.35—38). 

Thuật ngữ puñña / punya cũng được hiểu là “lợi ích 
của nghiệp,” tức là một hành động thiện sẽ tạo nên 
những kết quả tốt đẹp trong tương lai một cách tự 








Trong quá khứ, puñña / punya thường được dịch 
Anh là merit, và meritorious action, hàm ý là hành vi 
xứng dáng được tưởng thưởng, tất nhiên là do Thiên 
Chúa thưởng mà điều này ngụ ý về 'cái gì dáng được 
khen thưởng' bởi một sô người (như Thiên Chúa), 
nhưng ngược lại trong Phật giáo nó được coi là điều tất 
nhiên dẫn đến những quả báo lành không do đắng Tối 
cao nào tưởng thưởng. Các dịch giả Anh trong sách 
này vì vậy chọn từ dịch Anh này. 


lama (Tib, Skt guru): lat-ma, thượng sư, thầy; người 
hướng dán. 


latent resting state (P. bhavanga) of mind: hữu 
phần thức, hữu phần tâm; trong A-ty-dàm của Thượng 
Toạ Bộ, hữu phần tâm là tâm vô thức tồn tại liên tục 
không gián đoạn, kể cả trong giác ngü khóng chiém 
bao, và nhanh chóng chay chó này nháy chó kia khi 
người thức giác. 


Lesser Vehicle: xem Hinayãna 

limitless qualities (P. appamarifià, Skt. apramàna): 
các phẩm tính vô lượng của tâm; cũng được nói là 
Pham trụ (Brahmavihàra) những trú xứ của Phạm thiên 
(P & Skt. brahma-vihàra); khi tu tập thành tựu thì tâm 
từ, bi, hỷ, xả, được rải lên không chỉ một hay vài chúng 
sanh mà vô lượng chúng sanh trong cả sáu phương, 
như tâm từ của Phạm thiên đối với tất cả chúng sanh 
trong một nghìn thế giới bên dưới ông (xem *7h.114— 
16, 136-37, *M113, *V.65-8). 


Lotus Sütra: Kinh Pháp Hoa là gọi tắt của Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma-pundgarila Sūtra), kinh 
chính của Đại thừa, giới thiệu các ý tưởng về trí tuệ 
thậm thâm sâu không thể dò của Chư Phật, và do đó 
các phương tiện thiện xảo mà Chư Phật tuyên bố 
Chánh pháp để hóa độ chúng sanh cũng không thể dò 
đối với các hành Thanh văn. Nội dung chính, Kinh chủ 
trương Phật thuyết chỉ một thừa duy nhất, là dẫn đến 
thành Phật, các thừa khác, Thanh văn và Bích-chi-phật 
chỉ là phương tiện (xem *7Th.114—16, 136-37, ”M.97, 
113 và ”V.16, 66). 





In the past, puñña / punya has generally been 
translated as 'merit and 'meritorious action', but this 
has connotations of 'that which deserves reward' by 
some being (such as God), whereas in Buddhism it is 
seen as naturally leading to beneficial results. 


lama (Tib, Skt guru): see »guru. 


latent resting state (P bhavanga) of mind: in 
Theravada >Abhidhamma, a kind of unconscious level 
of the mind that occurs uninterruptedly in dreamless 
sleep, and is rapidly flicked in and out of when one is 
awake. 


Lesser Vehicle: see >Hinayäna. 


limitless qualities (P appamàna, Skt apramàna) 
(also known as divine abidings (P & Skt brahma- 
vihàra): wholesome emotions / attitudes that when fully 
developed break down all limiting barriers between 
oneself and other beings:  »loving kindness, 
>compassion, »empathetic joy (P & Skt mudita) and 
equanimity (P upekkha, Skt upeksà) (see *Th.114—16, 
136-37, *M113, *V.65-8). 


Lotus Sūtra: short for Saddharma-pundarika Sūtra, 
the White Lotus of the Sublime Dharma Sütra': key 
Mahayana text which presents ideas on the heavenly 
nature of the Buddha, and the »'skilful means’ that he 
uses in giving his teachings at various different levels, 
e.g. »Hinayana and Mahayana levels (see *MI.3, 5, 6, 
and *M.22, 152). 


loving kindness (P metta, Skt maitri): the aspiration 
1106 





nhién. 

Trước đây, puñña / punya thường được dich là “công 
đức” và “phước báu” nhưng điều này có ngụ ý “được 
ban” từ một thần lực nào đó (chẳng hạn như Thượng 
đế), trong khi đạo Phật coi đó là quy luật của tự nhiên). 


Lạt-ma (Tib=S. guru): Xem >Bậc đạo sư. 


trạng thái ngủ ngầm (P. bhavañga): Trong Thượng 
tọa bộ »A-ty- dat-ma, môt loai trang thái vô thức của 
tâm xảy ra liên tục trong giấc ngủ không mơ và nhanh 
chóng lóe hiện khi tỉnh dậy. 


cỗ xe nhỏ: xem Tiểu thứa. 


bón tâm vô lượng (P. appamàna, S. apramàna) 
(cũng được goi là bón pham trụ (P=S. brahma-vihãra): 
những cảm xúc / thái độ thiện lành khi tu tập tròn đầy 
thì có khả năng phá vỡ mọi rào cản giới hạn giữa bản 
thân và chúng sinh khác: >tâm từ, > tâm bi > tâm hỷ 
(mudità) và tâm xà (P upekkhà, S. upeksa) (see 
*Th.114— 16, 136-37, *M.113, *V.65-8). 


Kinh Pháp hoa: viét tát cüa kinh Diéu pháp lién hoa, 
là bán kinh then chốt của Phật giáo Đại thừa, khái quát 
những ý tưởng vé thiên tính của đức Phát và > “các 
phương tiện thiện xảo” mà Ngài sử dụng để giảng dạy 
ở nhiều cấp độ khác nhau, tức là > cấp độ Tiểu thừa và 
Đại thừa (xem "MI.3, 5, 6 và ”M.22, 152). 


từ (P mettà, S. maitri): Phát nguyện cho bát kỳ chúng 








lower realms: đọa xứ, các cõi thấp: 3 loại tái sinh 
tháp dưới loài người: súc sinh (bao góm động vật trên 
cạn, chim, cá, côn trùng), cõi nga quy và cõi địa ngục. 


Madhyamaka (Skt): phái Trung luận, hoặc Trung 
quán nói theo Phật học Trung Hoa: một trường phái 
triết học Đại thừa khởi sáng bởi Long Thọ, chú trọng tư 
tưởng “Tánh Không: tất cả tồn tại đều do duyên sinh, 
nên không có tự tánh, tự thé hay tự hữu, và không tự 
tánh được gọi là Không tánh. 


Madhyamika: một người hoc theo Trung luận. 


mahã siddha (Skt): Đại Thành Tyu Giả, vi đã đạt cốt 
tuy của giáo pháp Kim cang thừa (xem *V.70, 85-9). 


Mahäyäna (Skt): Đại thừa, cỗ xe lớn, hinh thức Phát 
giáo chú trọng Bồ-tát dao dẫn đến Phật quả vi lợi ích 
của tất cả chúng sanh. Đại thừa hiện diện chủ yếu tại 
Trung Hoa, Đài Loan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật bản, 
và hình thức Kim cang thừa ở Tây Tạng, Móng-có và 
Bhutan (xem *GI.8, ”VI.4, *V.10, 46). 


Maitreya (Skt, P. Metteyya): Di-lặc, Từ Thị, vị Bồ-tát 
sẽ thành Phật kế tiếp đức Thích-ca trong thế giới này, 
trong thời gian vài ngàn năm. Được chấp nhận bởi cả 
hai truyền thống Thượng Toạ Bộ và Đại thừa (xem 
*LI.3, *MI.5, mục trước *L.1, *Th.32 và *M.131, 148, 
156). 


Mañjuśrī (Skt): Văn-thù-sư-lợi, Diệu Cát Tường, vi 
Bô-tát Dai thừa ngoài thé giới này, hiện thân của trí tuệ 
(xem *M.69, 113, 134, 136, 141, 153 và ”v.9). 


mantra (Skt; P. mantra): chân ngôn, mật ngữ, hay 
thân chú đặc biệt được niệm tụng trong Phát giáo Kim 





that any being be well and happy; one of the >limitless 
qualities (see *Th.114—16, 136-37, *M.97, 113 and 
*V.16, 66). 


lower realms: the three kinds of rebirths at less than 
a human level: as some kind of animal (including land 
animals, birds, fish, insects); frustrated, hungry ghosts, 
and hell-beings. 


Madhyamaka (Skt) the 'Middle Way' school: a 
Mahaàyana philosophical school started by >Nãgãrjuna. 
Focusses on idea of ‘emptiness’: that everything lacks 
an inherent existence or inherent nature (see *M.138). 


Madhyamika: a follower of the above school. 


mahãsiddha (Skt): ‘great accomplished one’ — a 
realised Vajrayana adept (see*V.70, 85-9). 


Mahäyäna (Skt): the ‘Great vehicle. Form of 
Buddhism which puts much emphasis on the 
»bodhisattva path to Buddhahood, for sake of all 
beings. Found mainly in China, Taiwan, Vietnam, 
Korea, and Japan, with its »Vajrayana form in Tibet, 
Mongolia and Bhutan (see *GI.8, *LI.3, MI, VI.1, 3 and 
4). 


Maitreya (Skt, P Metteyya): the 'Kindly One', name of 
a »bodhisattva who will be the next Buddha on earth, in 
several thousand years' time. Accepted by both 
Theravada and Mahayana traditions (see *LI.3, *MI.5, 
heading before *L.1, *Th.32 and *M.131, 148, 156). 


Mañjusn (Skt): ‘Sweet Glory, an important 
Mahayana heavenly »bodhisattva, seen to embody the 
quality of wisdom (see *M.69, 113, 134, 136, 141, 153 
and *V.9). 


mantra (Skt; P mania): a sacred word or phrase of 
power, used especially in »Vajrayana Buddhism to 


1107 





sinh nào cüng duoc khóe manh và hanh phüc; mót 
trong bón tâm vô lượng (xem *Th.114—16, 136-37, 
*M.97, 113 và *V.16, 66). 


cói duói: Ba dang tái sinh ở cáp dó tháp hon con 
người: một số loại súc sanh (bao góm động vật ở mặt 
đất, chim, cá, côn trùng); ngạ quỷ và chúng sinh địa 
ngục). 


Trung quán tông (S. Mãdhyamika): Tông phái Trung 
đạo: một tông phái của Phật giáo triết học Đại thừa 
được ngài >Long Thọ khởi xướng. Tập trung vào tính 
không của các pháp: tức là tất cả các pháp điều không 
có tự tính riêng biệt (xem *M.138). 


hành giả Trung quán tông: một người thực tập theo 
tông phái trên. 


Đại thành tựu (S. mahasiddha): “Bậc thành tựu vĩ 
đại” - một bậc lão luyện vê Kim cương thừa đã chứng 
ngộ (xem *V.70, 85-9). 


Phật giáo Đại thừa (S Mahäyäna): là “Phương tiện 
lớn.” Hình thức Phật giáo tập đề cao con đường của 
>Bồ-tát, hướng đến quả vị Phật và vì lợi ích của tất cả 
chúng sinh. Loại hình này xuất hiện chủ yếu ở Trung 
Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, với 
Kim cương thừa ở Tây Tạng, Mông Cổ và Bu-tan (xem 
*GI.8, *LI.3, MI, VI.1, 3 và 4). 


Di-lặc (S P. Metteyya): “Người có lòng từ,” tên của 
một vị >Bồ-tát sẽ là Phật trong tương lai trên thế gian 
trong khoảng vài ngàn năm nữa. Điều này được đồng 
tình trong truyền thống Thượng tọa bộ và Đại thừa 
(xem "LI3, *Ml.5, tiêu đề trước *L.1, *Th.32 and 
*M.131, 148, 156). 


Ván-thü-su-loi (S. Marijusri): “Diệu Âm:” một vị >Bồ- 
tát quan trọng trong truyền thống Đại thừa, được xem 
là hiện thân của trí tuệ (xem *M.69, 113, 134, 136, 141, 
153 và ”V.9). 


thần chú (Skt; P. manta): Một từ hoặc cụm từ thiêng 
liêng, thường được sử dụng trong >Phật giáo Kim 








cang thừa, hỗ trợ chứng ngộ những phẩm tính của các 
bậc giác ngộ trong chính minh (xem *GI.8, ”VWI.4, *.10, 
46). 


Mantra-yäna (Skt): Chân ngôn thừa, xem mantra. 


Mantranaya (Skt): Chân ngôn đạo, tương đồng với 
Chân ngôn thừa «Mantra-yàna. 


Mãra (P & Skt): Ma, Thần Chết, ác thần, hiện thân 
của duc vọng và sự chết (xem *LI.5 và 7, lưu ý đến 
*L.1, *L.14, 35, 51, 55, 58, 61, ”Th.47, 121, 216, 223, 
*M.1, 6, 14, 15, 17, 41, 46, 66, 67, 106, 157, 168 và 
*V.49). 

Thuật ngữ mãra cũng được dùng dé chỉ những gi 
“thuộc về sự chết” hay lệ thuộc sự chết, chỉ cho bất cứ 
những gì là vô thường và lệ thuộc sự chết, cũng chỉ 
cho các đặc điểm tiêu cực, xấu xa trong tâm con 
người, làm dập tắt tiềm năng giác ngộ. 


material form (P & Skt. rüpa): sắc, hoặc thân thé 
(sác thân), cũng như những đặc diém vật chát của thé 
giới; một trong năm uán. 


means of drawing together harmoniously (P. 
samgaha-vatthu, Skt. samgraha-vastu): nhiếp sự, 
nhiếp pháp; nguyên tác đoàn kết: bó thí (P & Skt. 
dãna), ái ngữ (P. peyya-vajja, Skt. priya-vadità), lợi 
hành (P. atha-cariyà, Skt. artha- carya) và đồng su (P. 
samáànattatà, Skt. samanarthata): 

*L.38, *Th.229, *M.25, 77 và 157). 


meditative absorption (P. jhàna, Skt. dhyãna): 
thiền, thiền-na, tính lu: một trang thái, hiểu theo 
phuong Táy, xuất thần, trong đó tâm rất cảnh giác 
nhưng trầm tĩnh rất sâu và tập trung cao độ. Có 4 loại 
thiền, thăng tiến theo mức tịch tĩnh và vi tế (xem "L.15, 
*Th.140 và”M.117). 


meditative concentration (P & Skt. samādhi): dinh; 
tam-ma- dia, tam muói, trang thái tư duy sâu trong đó 
tâm tập trung cao độ chuyên nhất trên một đôi tượng, 





realize the qualities of awakened beings in oneself (see 
*GI.8, *VI.4, *V.10, 46). 


Mantra-yäna (Skt): ‘Vehicle of Sacred Words’, see 
>manrra. 


Mantranaya (Skt): the ‘Way of Mantras’ — equivalent 
to >Mantra-yãna. 


Māra (P & Skt): an evil tempter-deity, seen as the 
embodiment of sensual desire and death (see *LI.5 and 
7, note to *L.1, *L.14, 35, 51, 55, 58, 61, *Th.47, 121, 
216, 223, *M.1, 6, 14, 15, 17, 41, 46, 66, 67, 106, 157, 
168, and *V.49). 

The term māra is also used to refer to other ‘mortal’ 
or ‘deadly’ things, namely anything impermanent and 
subject to death, and refers to negative, evil traits found 
in the human mind, that stifle its bright potential for 
awakening. 


material form, (P & Skt rüpa) or the body, as well as 
materials aspects of the world. One of the five 
>categories of existence. 


means of drawing together harmoniously (P 
samgaha-vatthu, Skt samgraha-vastu): giving (P & S 
dãna), endearing speech (P peyya-vajja, Skt priya- 
vàdità), helpful conduct, that guides a person well (P 
atha-cariyà, Skt artha-carya), and impartiality (P 
samànattata) or working together equally towards a 
common goal (Skt samanaàrthata): *L.38, *Th.229, 
*M.25, 77 and 157. 


meditative absorption (P jhàna, Skt dhyàna): a 
state of deep meditative trance, in which the mind is 
very alert but profoundly calm and concentrated. There 
are four jhanas, of increasing calm and subtlety (see 
*L.15, *Th.140 and *M.117). 


meditative concentration (P & Skt samàdhi): a deep 
meditative state in which the mind is calmly composed 
in a concentrated, unified state focused on a particular 


1108 





Cương thừa, dé nhận ra bản chát tỉnh thức của các 
chúng sanh trong tự thân họ (xem ”GI.8, *VI.4, ”V.10, 
46). 


thần chú thừa (S. Mantra-yàna): 
(xem >thân chú). 


“Chân ngôn thừa” 


con đường thần chú (S. Mantranaya): “Con đường 
thân chú” - tương đông với >thân chú thừa. 


ma vương (P= =Skt. māra): Được xemlà hiên thân của 
ham muốn giác quan và cái chết (xem *LI.5 và 7, chú 
thích ở *L.1, *L.14, 35, 51, 55, 58 , 61, "Th.47, 121, 
216, 223, “M, 6, 14, 15, 17, 41, 46, 66, 67, 106, 157, 
168 và ”V.49). 

Thuật ngữ ma vương cũng được sử dụng để chỉ 
những thứ “chết chóc” hoặc “chết người” khác, bao 
gồm bát cứ thứ gì chịu chi phối của vô thường, diệt 
vong và cũng dùng để chỉ những suy nghĩ tiêu cực, đặc 
tính xấu ác trong tâm người, điều đó cản trở tiềm năng 
tươi sáng cho sự tỉnh thức của tâm. 


hinh thái (P=S. rüpa, sắc) hay thân thé, các phương 
diện vật chất của thê giới. Đây là một trong năm >nhóm 
tô hợp hiện hữu. 


bốn điều thu phục lòng người (P. samgaha-vatthu, 
S. samgraha-vastu): Bó thí (P=S dãna); ái ngữ (P. 
peyya-vajja, S. priya-vadita); lợi hành là hướng dẫn 
một người làm thiện (P. afha-cariyä, S. artha-cary8), 
đồng sự hoặc cùng nhau làm việc bình đẳng hướng tới 
một mục tiêu (S. samanarthata): *L.38, *Th.229, *M.25, 
77 và 157. 


thiền (P. /hãna, S. dhyana, J. Zen, thiền-na): Trang 
thái thiền dinh sáu khi tâm rất nhanh trí nhưng tĩnh lặng 
và tập trung cao. Có bốn dạng thiền định tỷ lệ với mức 
độ an tru tâm (xem *L.15, *Th.140 và *M.117). 


thiền dinh (P=S. samādhi): Trang thái thiền dinh sâu 
trong đó tâm trí được lắng đọng trong sự tập trung, 
đồng nhất, chuyên trú vào một đề mục cụ thé của quán 








một điểm cụ thể (xem *Th.98 và *V.57). Thường ám chi 
những tâng thiên. 


merit: phước < karmic benefit. 


middle way: trung dao: Thánh đạo tám chi, con 
đường tránh moi cực đoan của khó hanh ép xác và 
hưởng thu duc lac (xem ”L.27). Hon nữa, theo nghĩa 
triét hoc, trung dao là duyén sanh (« dependent 
arising), theo đó, những quan điểm sau đây là sai làm: 
a) đoạn kiến (chủ nghĩa hư vô), không tồn tại sau khi 
chết, b) thường kiến (chủ nghĩa vĩnh hằng), một tự ngã 
thường hằng tồn tại vĩnh viễn sau khi chết (xem 
*Th.168, 174, ”M.58-63 và *V.32). 


Milarepa (Mi la ras pa, c. 1050-c.1135): Mót trong 
những hành giả du-già và cũng là nhà tho vĩ đại của 
Tây Tang (xem *V.8, 11, 17, 23). 


Milindapafiha: Di-lan-dà sở vẫn: xem Nàgasena. 


mind and body (P & Skt. nàma-rüpa): nghĩa chính là 
danh sác, yéu tó sác và tám; nghia theo Anh dich: thán 
và tâm; ý nghĩa trong hai ngữ cánh, (a) một chi trong 
12 chi duyên khói, trong đây sắc và tâm từ sát-na thọ 
thai cho đến khi chết không hề phân ly; (b) trong năm 
uán, một uán thuộc sắc là thé chát các cán và bốn uán 
thuộc tâm là những yếu tố tâm lý và nhận thức, thực 
chất danh sắc trong đây tồn tại cũng không phân ly 
nhưng hoạt động sai biệt đa dạng nên không thể nói là 
bát khả phân. 





object of contemplation (see *Th.98 and *V.57). Often 
refers to the »meditative absorptions 


merit: see >karmic benefit. 


middle way: the noble eightfold path, which avoids 
the extremes of harsh asceticism and sensuality (see 
*L.27). Also, in philosophical sense, >dependent 
arising, which means that the following are erroneous 
views: a) a person is totally destroyed at death 
(annihilationism), b) a permanent self exists after death 
(eternalism) (see *Th.168, 174, *M.58-63 and *V.32). 


Milarepa (Mi la ras pa, c. 1052-c.1135), one of 
Tibet's most famous yogis and poets (see *V.8, 11, 17, 
23). 


Milindapafiha: see »Nàgasena. 
mind and body (P & Skt nàma-rüpa): literally 'name 
and form’, meaning the ‘sentient body’, or ‘mental and 


physical phenomena’. A link in the »dependent arising 
sequence. 


1109 





chiếu (xem *Th.98 và *V.57). 
»thién-na. 


Thuéng dé cáp dén 


công đức (P. pufifia S. punya)y Năng lượng tự 
nhiên thuận lợi của các hành động tốt nhằm thanh lọc 
tâm và mang lại quả thiện nghiệp (77h.105—-07). Cũng 
được sử dụng cho quả của các thiện nghiệp. Điều này 
có thể chia sẻ với người khác bằng cách giúp họ 
hướng tâm về việc thiện làm trên danh nghĩa của họ 
(*Th.109 và *M.35-38). 

Thuật ngữ puñña / punya cũng được hiểu là “lợi ích 
của nghiệp,” tức là một hành động thiện sẽ tạo nên 
những kết quả tốt đẹp trong tương lai một cách tự 
nhiên. Trước đây, puñña / punya thường được dich là 
“công đức” và “phước báu” nhưng điều này có ngụ ý 
“được ban” từ một thần lực nào đó (chẳng hạn như 
Thượng dé), trong khi đạo Phát coi đó là quy luật của 
tự nhiên). 


trung đạo: Đạo thánh tám nhánh, tránh những cực 
đoan của tu khó hạnh khắc nghiệt và thỏa mãn giác 
quan (xem "L.27). Ngoài ra, theo nghĩa triết lý thì > 
duyên khởi có nghĩa rằng những điều sau thuộc nhận 
định sai làm: a) một người hoàn toàn biến mát sau khi 
chết (thuyết hủy diệt), b) một bản ngã vinh viễn tồn tại 
sau khi chết (thuyết vĩnh cửu) (xem *Th.168, 174, 
*M.58—63 và *V.32). 


Mát-lác Nhật-ba (Mi la ras pa, c. 1052-c.1135), một 
trong những hành giả Du-già và là nhà tho nói tiéng 
của Tây Tạng (xem *V.8, 11, 17, 23). 


Mi-tiên ván đáp (S. Milindapañha): Xem >Na-tiên. 


tâm và thân thé (P-S. nàma-rüpa, danh sắc): nghĩa 
đen “danh và sắc,” có nghĩa là “thân chúng sinh,” hoặc 
“hiện tượng tâm và vật lý.” Một móc xích trong > duyên 
khởi. 








mindfulness (P. sati, Skt. smrti): niệm, thuộc ký ức 
trong hiện tai, ghi nhớ những điều đang làm, một loại 
working memory, ký ức hành động, trong tâm lý học 
hiện đại. Anh dịch chỉ nghĩa chú tâm, không hàm được 
nghĩa ký ức. Việt dịch là chánh niệm, chỉ có nghĩa áp 
dụng trong tu tập, kiểm soát hành động đang làm, chủ 
yếu là kiểm soát hơi thở ra vào và các cảm xúc. Trong 
trường hợp tu tập pháp môn sáu niệm: niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm 
Thiên, cũng là ký ức tái hiện những phẩm tính, những 
đặc điểm đã được từ Phật hay từ kinh điển, sư truyền 
về những đối tượng niệm này. Trong ngữ cảnh này 
dịch Anh là mindfulness thì không thích đáng, mà 
thường dich là recollection, tái hiện ký ức, nhớ lai. 


mindfulness of (or with) breathing (P. ānāpāna- 
sati), niệm hơi thở, phương pháp thiền căn bản, chú ý 
hơi thở vào và ra, và cố gắng điều hòa hơi thở càng lúc 
lắng sâu dé dẫn thân và tâm càng di dàn vào trạng thái 
tinh lặng, tịch tính (xem *7h.138-39, *M.115 và *V.69). 


monk (P. bhikkhu, Skt. bhiksu): ty-kheo; nguyén 
tiéng Anh khói thüy chi cho các nhà khó tu hay án tu 
Công giáo, không hoàn toàn tương đương với từ 
bhikkhu / bhiksu: H. khát sĩ, nghĩa là 'người sống bằng 
khất thực, chỉ người xuất gia tu theo Phật (xem 
*Th.189—90, 193-98, 212-19). 


Nagarjuna: (c.150-250 CE): Long Tho, Long Mãnh, 
tác giả của Madhyamaka-karika (Trung luận) và trở 
thành Sơ tô, khai sáng tông phái Đại thừa cùng tên 
luận. 


Nàgasena, Na-tiên, thế kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên? Một Sư tăng uyên bác đã tranh luận với vua 
Di-lan-dà, được ghi lại đầy đủ trong Di-lan-dà sở ván 
(Milindapafiha) thuộc Thượng toa bó Pāli (xem *Thl.2, 
4, muc ở trước *Th.95, *Th.10, 90, 146, 174, 185, 226, 
231). 


Nichiren (Jp), Nhật Liên: tên của một vị tăng (1222— 
82), sáng lập một trường phái Phật giáo Nhật Bản, 
được đặt theo tên của ông, chủ trương tin tưởng tuyệt 
đối Kinh Pháp Hoa. 





mindfulness (P sati, Skt smrti): careful awareness of 
mental and physical processes, and calling to mind 
qualities of the Buddha, Dhamma / Dharma and 
Sangha and realities such as death. A key ingredient of 
meditation. See "Th.134-35, 138-40, *M.114-16, 
*V.79. 


mindfulness of (or with) breathing (P ànàpàna- 
sati): a key meditation method that contemplates the in 
and out flow of the breath, and states of body and mind 
that arise when doing this (see *Th.138-39, *M.115 
and *V.69). 


monk (P bhikkhu, Skt bhiksu): lit. 'almsman': a 
Buddhist monk (see *Th.189—90, 193-98, 212-19). 


Nàgarjuna: (c.150-250 CE) founder of the 


>Madhyamaka school. 


Nàgasena: 1st century BCE? A learned monk who 
debates with king Milinda in the Theravada text called 
Milindapafiha, or 'Milinda's Questions’ (see *Thl.2, 4, 
heading before *Th.95, *Th.10, 90, 146, 174, 185, 226, 
231). 


Nichiren (Jp) name of a monk (1222-82) who 
founded a Buddhist school, named after him, which 
emphasizes single-minded faith in the >Lofus Sütra. 


1110 





niệm (P. sati, S. smrti): Nhận biết đúng về các tiến 
trình của tâm và vật lý, phù hợp phẩm chất tâm của 
Phật, Pháp, Tăng và bản chất của thực tại của các 
pháp như cái chết. Một nhân tố then chốt của thiền 
(xem *Th.134—35, 138-40, *M.114—16, *V.79). 


niém hoi thó (P. ànàpàna-sati). Một phương pháp 
thián quan trong giüp quán chiéu vé luóng hoi thó vào- 
ra và các trang thái của thân, tâm tương ứng trong khi 
quán niệm (xem *Th.138-39, *M.115 và *V.69). 


Ty-kheo (P. bhikkhu, S. bhiksu): Nghĩa den: "khát sĩ:” 
tu sĩ Phật giáo (xem *Th.189—90, 193—98, 212-19). 


Long Tho: (c.150-250 CN): 
» Trung Quán tông. 


Nguói sáng làp ra 


Na-tién: Thế kỷ thứ nhất TNC? Một tu sĩ thông thái 
đã đàm luận với vua Mi-lin-đà trong văn bản Thượng 
tọa bộ “Mi-Tiên ván đáp” hoặc “Những câu hỏi của vua 
Mi-tiên” (xem *Thl.2, 4, tiêu đề trước *7h.95, *Th.10, 
90, 146, 174, 185, 226, 231. 


Nhật Liên ( J. Nichiren): tên của một nhà sư (1222- 
82) sáng lập ra giáo phái mang tên minh nhám dé cao 
là niêm tin nhát tâm vào >kinh Pháp hoa. 








nikàya (P): bộ, bộ loai; chủ yếu chi cho năm bộ loại 
Thánh điên Pāli thuộc Kinh tạng của Thượng tọa bộ 
(xem *ThI.2 và 3). 


nikaya (P & Skt): bộ phái nikãya, một nhóm tăng lữ 
có cùng quan điềm, một bộ phái. 


nirvana (Skt. nirvana, P. nibbàna): niét-bàn: nghĩa 
chính là 'dập tắt, tức là dập tắt 'những ngọn lửa' tham, 
sân, si vốn là nguyên nhân dẫn đến khó, và (dập tắt 
ngọn lửa) của chính khó (xem *L.17). Trong Đại thừa, 
mục đích chứng đạt Phật quả được xem là niết-bàn tối 
thượng (xem *M.151—55 và V.79). 

Bồ-tát trong địa thứ tám, Bất động địa, cũng được 
xem là đã chứng niết-bàn của Thanh văn nhưng không 
nhập niết-bàn ngay trong đời này, mà do bản nguyện, 
còn tái sanh rất nhiều đời, nhiều kiếp, trong luân hồi, do 
đó gọi là chứng niết-bàn vô trụ xứ (apratisthita-nirvana, 
"M.67), vì không trụ sanh tử (samsàra) cũng không tru 
niết-bàn. 


noble eightfold path (that goes to the cessation of 
dukkha), Thánh đạo tám chi (con đường dẫn đến chám 
dứt khổ đau): chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh dinh (xem *L.27 và “7h.99—101). 

Con đường có tám chi không có nghĩa tám nhánh 
hay tám 'bước' riêng lẻ, mà mang ý nghĩa có tám yếu 
tố được tu tập theo chuỗi thứ yếu quan hệ tư trợ, 
chánh kiến dẫn sanh chánh tư duy v.v... cho đến 
chánh niệm dẫn sanh chánh định, rồi chánh định lại 
dẫn sanh tăng trưởng chánh kiến, theo quá trình tư trợ 
xoắn ốc như vậy, từ thế gian đạo hữu lậu, cho đến 
Thánh đạo xuất thế vô lậu, và cuối cùng là vô học đạo 
thêm hai chi nữa: chánh trí và chánh giải thoát. 


noble ones (P. ariya, Skt. ãrya): Thánh giả, chỉ 
những vị đã vào Thánh đạo vô lậu, từ thấp nhất diệt 
phiền não ba kết, cho đến cao nhất vĩnh viễn diệt trừ 
tất cả phiền não trong ba giới (xem < Truths of the 
Noble Ones: Chân lý của Thánh giả / Thánh dé). Bao 
gồm: Tu-đà-hoàn / Dự lưu, Tư-đà-hàm / Nhất lai, A-na- 
hàm / Bát hoàn, A-la- hán, và cao hơn nữa là Phật Độc 
giác và Phật Chánh Đẳng Giác; và trong Đại thừa, Bồ- 





nikãya (P): one of the five sections of the sutta 
collection of the Theravadins (see *Thl.2 and 3). 


nikãya (P & Skt): a monastic fraternity or sect. 


nirvana (Skt nirvana, P nibbãna): lit. 'extinguishing', 
i.e. extinguishing of the of the fires’ of attachment, 
hatred and delusion, which cause »dukkha, and of 
dukkha itself (see *L.17). In the Mahäyäna, the goal 
becomes Buddhahood, seen as the highest nirvana 
(see *M.151—55 and *V.79). 

An advanced »bodhisattva is also seen to experience 
'nirvana which is not based on anything' (apratisthita- 
nirvàna; *M.67), in which there is no attachment to 
either »samsára or nirvana. 


noble eightfold path (that goes to the cessation of 
»dukkha): right view / seeing, right resolve, right 
speech, right action, right livelihood, right effort, right 
mindfulness, right meditative concentration (see”L.27 
and *Th.99—101). 

The path is 'eightfold' not in the sense of having eight 
separate ‘steps’, but in the sense of having eight 
factors that need be developed into a harmonious, 
mutually supporting set. 


noble ones (P ariya, Skt àrya): a person who has 
been deeply spiritually transformed by a direct insight 
into the nature of reality (see »Truths of the Noble 
Ones). Includes: »stream-enterers, >once-returners, 
>non-returners, »arahants, and those well advanced on 
the path to becoming one of these four; »solitary- 
buddhas; perfectly awakened Buddhas; and, in the 
Mahayana, »bodhisattvas who have experienced the 


1111 





bó kinh (P. nikãya): Gồm 5 tuyén tập kinh điển của 
Thượng tọa bộ (xem *ThI.2 and 3). 


hệ phái (P=Skt. nikãya): một giáo hội hoặc trường 
phái. 


niét-bàn (S. nivãna, P nibbàna): Nghĩa den: “dập 
tắt,” tức là dập tất tất cả các “ngọn lửa” của sự dính 
mắc, hận thù và si mê, được xem là nhân của > khổ 
(xem *L.17). Theo Phật giáo Đại thừa, mục tiêu chứng 
quả vị Phật được xem là Niết-bàn tối thượng (xem 
*M.151— 55 và ”V.79). 

Một vị >Bồ-tát vượt bậc cũng được xem là trải 
nghiệm “Niết-bàn không trụ vào bất cứ thứ gì” 
(apratisthita- nirvana; *M.67), tức là không còn dính 
mắc vào >luân hồi hoặc niết-bàn. 


đạo thánh tám nhánh (dẫn đến kết thúc của >khổ 
đau): tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói 
chân chính, hành vi chân chính, lập nghiệp chân chính, 
nỗ lực chán chính, chánh niệm, chánh định (xem *L.27 
và *Th.99—-101). 

Con đường là “tám nhánh” không có nghĩa là tám 
“bước” riêng biệt mà theo nghĩa có tám yếu tố cần 
được phát triển cùng nhau một cách hài hòa và hỗ trợ 
lẫn nhau. 


thánh (P. ariya, S. àrya): Một người đã chuyển hóa 
sâu sắc về mặt tâm linh thông thấy rõ bản chất của 
thực tại (xem> bốn chân lý thánh). Bậc thánh gồm: các 
vị dự vào dòng thánh, tái sinh một lần, những người 
không trở lại, các vị A-la-hán và các vị vượt bậc trên 
con đường trở thành một trong bốn quả vị; > các vị 
Phật độc giác; giác ngộ viên mãn và trong Phật giáo 
Đại thừa, > các vị Bó-tát trải nghiệm “kiến dao" dé đạt 








tát khi nhập Sơ địa, thứ nhất trong mười địa, tương 
đương với Sơ quả Thanh văn (Dự lưu), chính thức xả 
dị sanh tánh (phàm phu), nhập Thánh tánh, bấy giờ 
mới được goi là Thánh giả Bó-tát. 


Noble Truths: xem Truths of the Noble Ones. 


non-returner: A-na-hàm, hàng Thánh giả chỉ thấp 
dưới A-la- hán; vị sẽ không còn tái sinh trở lại Dục giới, 
mà hóa sinh một trong năm trời Tịnh cư, rồi cuối cùng 
nhập Niết-bàn tại đây (xem *Th.201). 


non-Self (P. anattà, Skt. anatman): vô ngã, từ chỉ 
cho sự vắng mặt của một chủ thé gọi là ngã hay tự 
ngã, hay một thé tính thường hàng bát bién, và cũng 
chỉ cho bát cứ vật thé gì gợi lên ý tưởng nhu vậy, như 
được nói: tất cả đều vô ngã (xem *7h.170-79, 
*M.133-36 và ”V.75). Cũng xem < empty. 


Northern Buddhism, Phát giáo phuong Bác, Phát 
giáo Bác truyền; hinh thức của Phát giáo Đại thừa và 
Kim cang thừa mà văn hiến phần lớn được phiên dich 
và lưu tồn trong hệ Hán ngữ và Tạng ngữ. 

Trong đó, Phật giáo các bộ phái và Đại thừa, kể cả 
một phần Mật giáo, bao gồm Kinh, Luật và Luận hầu 
hết tồn tại trong văn hệ Hán; trong văn hệ Tây Tạng 
chủ yếu là Kim cang thừa nhưng thiếu các kinh điển so 
kỳ như kinh Đại Nhật, Kim Cang Đỉnh chỉ được thấy 
trong bản dịch Hán. 

Trong văn hệ này, các Kinh thuộc các bộ phái như 
bón bộ A-hàm Hán dịch tương đương bốn Nikaya đầu 
của Pāli, trong Tạng ngữ chi thấy một vài kinh, xem 
như vắng mặt đại bộ phận văn hiến gần với nguyên 
thủy này; về Luật duy nhất chỉ có Căn bản thuyết nhất 
thiết Hữu bộ, trong khi Hán hệ có các bản gần đủ hệ 
Luật của bộ này, ngoài ra còn hệ Luật của 4 bộ phái 
khác và một phần của Luật từ văn hệ Pāli, tất cả không 
có trong hệ Tạng ngữ; về Luận tạng các bộ phái, Hán 
dịch trọn vẹn Phát trí và sáu Túc luận của Hữu bộ, và 
một ít của các bộ khác như Chánh lượng bộ, Kinh 
lượng bộ, và có thể cả Đại chúng bộ và Pháp tạng bộ; 
hệ Tạng ngữ hầu như thiếu hẳn các bộ thuộc Luận 
tạng này. 





'path of seeing' so as to be established on one of the 
ten bodhisattva stages. 


Noble Truths: see >Truths of the Noble Ones. 


non-returner: a level of spiritual Inobility just below 
that of the >arahani. One who will have no more 
rebirths as a human or lower god but will be reborn in 
one of the 'pure abode' heavens (where only non- 
returners are born), where he or she will finally become 
an arahant (see *Th.201). 


non-Self (P anatta, Skt anätman): a description of 
something as lacking a permanent >Self or essence, 
and also as not related to such a supposed thing. It is 
said that 'everything is non-Self (see *Th.170—79, 
*M.133-36 and *V.75). See also >empty. 


Northern Buddhism: form of Mahayana and 
Vajrayana Buddhism whose texts are largely preserved 
in Tibetan, i.e. Buddhism of Tibet and other regions of 
China, Mongolia, Bhutan, and parts of Nepal and the 
far north of India. 


1112 





an lập trên một trong mười giai vị Bồ-tát). 


thánh đế: Xem > chân lý thánh. 


Bát lai: Cấp độ quả vị thánh chỉ dưới >A-la-hán. Một 
người sẽ không còn tái sinh làm người hoặc vị trời nữa 
nhưng sẽ được sinh về một trong các cõi trời “tịnh cư” 
(nơi chỉ có các vi bát lai được sanh), tiếp tục tu tập dé 
trở thành A-la-hán (xem *Th. 201). 


phi ngã (P. anattà, S. anatman, vô ngã): Mô tả vé 
một cái gì đó không tồn tại mãi mãi. Cái tôi hoặc tự thé 
cũng không ngoại lệ. Mọi sự vật đều phi ngã (xem 
*Th.170—79, ”M.133-36 và *V.75) (xem thêm > tính 
không). 


Phật giáo Bắc truyền: Hình thức của Phật giáo Đại 
thừa và Kim cương thừa với hệ thống văn bản được 
lưu giữ phần lớn bằng tiếng Tây Tạng, tức là Phật giáo 
Tây Tang và một sô vùng ở Trung Quốc, Mông Cổ, 
Bhutan, Nepal và vùng xa xôi phía bắc của Án Độ. 








Nói chung, hai hệ Hán ngữ và Tạng ngữ bó túc lẫn 
nhau có thể bao gồm đại bộ phận văn hiến Phật giáp 
Sanskrit từ các bộ phái, cho đến Đại thừa và Kim cang 
thừa. Phật giáo Bắc truyền trong những nước Trung 
Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, phần lớn theo Đại 
thừa cả về giáo nghĩa và hành trì, một số ít hơn, đặc 
biệt là Nhật Bản, hành Mật tông tương đương Kim 
cang thừa Tây Tạng. 

Các nước thuộc Tây vực và ngoài Tây vực Trung 
Hoa, bao gồm Tây Tạng, Móng-có, Nepal, về giáo 
nghĩa một phần học Đại thừa, chủ yếu là tư tưởng Bát- 
nhã và Như Lai tạng, gần với Trung Hoa và các nước 
chịu ảnh hưởng, và phần hành trì thì đại phần, nếu 
không nói là nhất thiết, thuộc Kim cang thừa. 


not-knowing: xem < ignorance 


nun (P. bhikkhum, Skt. bhiksum): tỳ-kheo-ni, nghĩa 
chính là một 'nữ khát sĩ; từ Anh dich nun, là từ vay 
mượn từ các nữ tu Công giáo, không chỉ riêng tỳ-kheo- 
ni, mà gồm cả những người chưa thọ cụ túc để thành 
ty-kheo-ni, nhu sa-di-ni, và những phụ nữ “bán xuất 
gia" chỉ tho tám giới tại các nước Phật giáo Theravada 
như Thái- lan, Lào, v.v... cũng gọi là nun: nữ tu; do đó 
khi gặp từ Anh này nên thận trọng theo ngữ cảnh (xem 
*Th.189— 90, 220-25). 


Nyingmapa (rNying ma pa), Cô phái, phái Phật giáo 
cô xưa nhất của Tây Tang, khói sáng bởi Liên Hoa 
Sanh (xem < Padmasambhava). Phái này chủ trương 
toàn bộ giáo nghĩa của Phật bao gồm chín thừa: ba 
thừa Hién giáo, 3 thừa Ngoại Mật và 3 thừa Nội Mật; 
giáo nghĩa và hành trì trọng yếu là Đại Viên Mãn dzogs 
chen, được xem là cao nhất (xem *M.5). 


once-returner: Tư-đà-hàm, Nhát lai, hàng Thánh giá 
chỉ thấp dưới A-na-hàm (Bát hoàn), và trên Dự lưu; 
trong khi Dự lưu tối đa còn 7 lần tái sanh Dục giới rồi 
nhập Niết- bàn, và vị này tiếp tục tu đạo cho đến khi chỉ 
còn tái sanh một đời, bấy giờ chuyển danh gọi là Nhất 
lai (xem *Th.201). 


Padmasambhava: Lién Hoa Sinh, Thuong sư Kim 
cang thừa thê kỉ thứ 8, người đâu tiên thiệt lập nên 
tảng Phật giáo ở Tây Tạng, do đã trân áp những hiện 





not-knowing: see >ignorance. 


nun (P bhikkhum, Skt bhiksur): lit. 'almswoman': a 
Buddhist nun (see *Th.189—90, 220—25). 


Nyingmapa (rNying ma pa), the oldest school of 
Tibetan Buddhism, | which looks back to 
>Padmasambhava as its founder. lts name means 
those who (pa) are 'Adherents of the Old (Taniras)'. It 
has a strong emphasis on tantrism and transformative 
experience, coupled with study, as the basis of learning 
(see *VI.5). Its highest teaching is that of -Dzogchen. 


once-returner: grade of spiritual nobility just below 
that of a »non-returner. Among his or her future 
rebirths, there will only be one at the level of a human 
or lower god (see *Th.201). 


Padmasambhava: 8th century Vajrayana teacher 
who helped establish Buddhism in Tibet. 


1113 





Ty-kheo-ni (P. bhikkhuni, S. bhiksuni): Nghĩa den là 
"khát sĩ” một nữ tu sĩ Phật giáo (xem ”7h.189-90, 
220-25) 


Ninh-mã phái (Tib. rNying ma pa), trường phái có 
nhát cüa Phát giáo Tây Tạng được sáng lập bởi Đức 
Liên Hoa Sinh. Tên giáo phái ngụ ý những “Tín đồ của 
Mật thừa có." Nhắn mạnh vào Mật dién và trải nghiệm 
chuyển hóa, cùng với việc nghiên cứu làm nền tảng 
của việc tiến tu (xem *VI.5). Giáo pháp cao nhất của > 
Đại thành tựu. 


Nhất lai: Quả vị thánh được xếp dưới quả vị »bát lai. 
Những lần tái sinh trong tương lai, họ chỉ duy nhất một 
lần tái sinh trong kiếp sống của con người hoặc Tú 
thiên vương (xem *Th.201). 


Liên Hoa Sinh: Bậc đạo sư Kim cương thừa trong 
thê kỷ thứ 8, người đã giúp thiét lập Phật giáo ở Tây 
Tang. 








tượng được cho là ma quỷ của Bôn giáo thịnh hành ở 
Tây Tạng bấy giờ, điều mà Tịch Hộ (éãntaraksita) một 
luận sư danh tiếng của Trung quán và Duy thức tự cho 
là không làm nỗi, phải đề nghị thỉnh cầu Liên Hoa Sanh 
từ Ấn sang. 


Painful / the painful: xem <dukkha. 


Pali Canon: Thánh điển Pāli, thuộc Thượng tọa bộ. 
Pali: ngôn ngữ Thánh điển của Thượng tọa bộ. 


parinirvãna (Skt; P. parinibbàna): Bát-niét-bàn, Niét- 
bàn viên diệu, chỉ Niét-bàn của Phật và A-la-hán khi 
chám dứt thọ mạng; phổ thông nói là nhập diệt (xem 
*L.69, *Th.10—11, *M.5—6). 


path (P. magga, Skt. mãrga): dao, con đường dẫn 
đến giải thoát: xem < eightfold path. Con đường Đại 
thừa của Bồ-tát bao gồm năm giai đoạn: (1) tư lương vi 
(sambhàra-màrga); (2) gia hành vi (prayoga-marga), 
báng tué quyét trach quán sát Thánh dé trong bón lóp: 
noán, dành, nhẫn, thé đệ nhát; kiến dao vị (dàr$ana- 
márga), tué hién quán bón Thánh dé chia làm hai phàn 
là an lập dé và phi an lập dé, bát đầu bước vào So địa, 
thành Thánh giả Bò-tát; tu tập vị (bhãvanã-mãrga), lần 
lượt đoạn trừ phiền não chướng và sở tri chướng phân 
làm mười lớp trong mười dia; và cứu cánh vị (aSaiksa- 
mãrga) hay vô học đạo, thành Chánh Đẳng Bồ-đề 
(Phật quả). Xem cước chú v.59 của *V.10. 


Patrul Rinpoche (Tib dPal sprul rin po che, 1808— 
1887), tác giả của tác phẩm Kun bzang bLa ma'i Zhal 
lung, Anh dịch: “The Words of my Precious Teacher 
Hoa dich: Phó Hiền Thượng Sư Ngôn Giáo, thuộc loại 
khóa bản tiêu chuẩn trong trường phái Nyingmapa về 
những giai đoạn tu dao (xem *VI.7, và *V.18, 22). 


perception (P. saññā, Skt. sam/ñä): tưởng, uán thứ 
S cüng là yéu tố / chức năng nhận thức tâm lý (tâm 
sở), thu thập ân tượng, những đặc tính chung và riêng 
của đối tượng được tiếp thu từ ngoại giới bởi các căn, 
cấu thành tông thể của đối tượng nhận thức, làm cơ sở 





Pali Canon: Theravada collection of scriptures 


Pali: language in which the Theravada texts are 
preserved, also used for chanting. 


parinirvāņa (Skt; P parinibbàna): the passing into 
final nirvana of a Buddha or >arahant when they die 
(see *L.69, *Th.10-11, *M.5—6). 


path (P magga, Skt marga): a way to liberation: see 
>noble eightfold path. The Mahayana path of the 
>bodhisattva is itself comprised of a series of five 
paths, those of: accumulation or collection (sambhãra- 
mãrga); connection, application or preparation 
(prayoga-màrga); seeing (dar$ana-maraga), which is 
the direct insight which begins the spiritually ‘noble’ 
phase; development (bhãvanã-mãrga), in which the ten 
stages of the noble bodhisattva are developed; and the 
adept (aSaiksa-màrga), at Buddhahood. See footnote 
to v.59 of *V.10. 


Patrul Rinpoche (Tib dPal sprul rin po che, 1808- 
1887), author of a Tibetan text whose title means 'The 
Words of my Precious Teacher, a standard handbook 
of the >Nyingmapa school of Tibetan Buddhism on the 
stages of the path (see ”VI.7, and *V.18, 22). 


perception (P saññā, Skt samjña): that which 
classifies, labels, interprets and recognizes sense 
objects. One of the five »categories of existence. 


1114 





kinh điển Pāli: Tuyển tập kinh điển của Phật giáo 
Thượng tọa bộ. 


Pāli: Ngôn ngữ được lưu truyền và sử dụng cho trì 
tụng trong kinh dién Thượng toa bộ. 


nhập niết-bàn (Skt=P. parinibbána): Sự nhập Niết- 
bàn của một vị Phật hoặc A-la-hán khi qua đời (xem 
*L.69, *Th.10—11, *M.5—6). 


con duóng (P magga, S. marga, dao): Con duóng 
giải thoát: xem >Đạo thánh tám nhánh. Con đường của 
>Bồ-tát trong tư tưởng Đại thừa, bao gồm một chuỗi 
năm con đường: tích lũy (sambhãra-mãrga); kết nối, 
ứng dụng hoặc chuẩn bị (Prayoga-mãrga); thấy 
(dàr$ana- mãraga) là cái nhìn sâu sắc trực tiếp bắt đầu 
quả vị “thánh;” phát triển (bhãvanä-mãrga), từ đó tiến 
sâu vào mười quả vị Bồ-tát; và tới bờ giải thoát 
(a$aiksa-màrga), quà vị Phật. Xem cước chú v.59 của 
*V.10. 


Patrul Rinpoche (Tib. đPal sprul rin po che, 1808— 
1887), tác giả của tác phẩm Tây Tạng “Lời day của 
người thầy hoàn hảo của tôi,” được xem là một cám 
nang tiêu chuẩn của trường phái >Ninh-mã của Phật 
giáo Tây Tạng về các quả vị trên con đường giải thoát 
(xem ”VI.7 và *V.18, 22). 


tri giác (P. sañña, S. samjñã, tưởng): Giúp phân loai, 
định danh, diễn giải và nhận biết các đối tượng của 
giác quan. Một trong năm nhóm tổ hợp của hiện hữu. 








cho định dang, định danh, phán đoán, và tu duy; nói 
chung, là chức năng tâm lý phát khởi ngôn ngữ và tư 
duy. 


perfection (Skt. pāramitā, P. pãrami): ba-la-mát-da, 
ba-la-mật; hiểu theo Pali, páramr. cực điểm viên mãn; 
hiểu theo Sanskrit, theo hai phân tích; (a) pãram-ita, đã 
đi qua bờ bên kia, theo nghĩa này, H dịch là “đáo bỉ 
ngan', hoặc 'dó' hay 'độ vô cực; (b) parami-tà: tính cuc 
diém vién màn, nhu Pali; những hành động lợi tha của 
Bồ-tát đạt đến cực điểm viên mãn, có 10 ba-la-mật của 
Bồ-tát trong Thượng tọa bộ: bó thí, trì giới, xuất ly, huệ, 
tinh tán, nhẫn, chân thật, quyết định, từ và xả. 

Trong Đại thừa có sáu: thí, giới, nhẫn, tán, định, tué; 
về sau thêm 4: phương tiện, nguyện, lực và trí; thành 
10 ba-la-mật của Bồ-tát tu tập viên mãn trong 10 địa 
(xem *Th.6, *M.100—06 và *V.42—54). 


perfection of wisdom (Skt. prajñã-pãramita): bát- 
nhã ba-la- mát, trí độ: trí tuệ hoàn toàn không chấp thủ, 
trực tiếp nhìn thấy tất cả đều là Không, không tự tánh, 
không tự hữu hoặc sự tồn tại độc lập. Cũng là tên của 
một hé kinh dién của Đại thừa, với tư tưởng căn bản là 
Không tánh ($ünyatà) và như huyễn (māyā). 


precepts, the five (P. parica-sila, Skt. pañca-$ïla): 
giới, năm giới, những quy pham dao đức nói chung của 
Phật tử tại gia: không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói 
dối, và uống các chát làm say (xem *7h.110, *M.81-82, 
cf.112). 


pure abodes (P. suddhàvàsa, Skt. $uddhãvãsa): 
Tinh cư thiên, năm tầng trời thuộc Sắc giới; những vi 
A-na-hàm mạng chung từ Dục giới tái sanh (hóa sanh) 
lên đây, và cuối cùng nhập Niết-bàn tại đây. 


Pure Land: Tịnh Độ: trong Phật giáo Đại thừa, cơ 
bản như thế giới chúng ta đang sống đây, nhưng ở đó 
hoàn toàn không có khó vì không có chúng sanh tạo ác 
nghiệp; thế giới Tịnh độ được tạo thành do bản nguyện 
của Phật mà trước kia cũng là chúng sanh phát nguyện 
tu tập để cải tạo thế giới vốn nhiều khổ và ác nghiệp 
thành thế giới thuần tịnh không khổ, rồi thành Phật 
trong thế giới đó. 

Tịnh Độ cũng là tên một tông phái của Phật giáo 





perfection (Skt pàramità, P pàrami) a moral or 
spiritual perfection, as developed by a >bodhisattva 
(see *Th.6, *M.100—06 and *V.42-54). The Theravada 
list of these is: generosity, >ethical discipline, 
renunciation, >wisdom, »vigour, patient acceptance, 
truthfulness, resolute determination, >loving kindness 
and >equanimity. 

The Mahayana list is: generosity, >ethical discipline, 
patient acceptance, »vigour, »meditative absorption, 
>wisdom, »skilful means, vow, power and gnosis. 


perfection of wisdom (Skt prajñã-pãramita): a 
wisdom which does not cling to anything, as it directly 
sees that things are >empty of any essence or 
independent nature or independent existence. Also the 
name of a class of Mahayana sütras. 


precepts, the five (P pañca-sia, Skt parica-sila): 
ethical norms generally seen as binding on all lay 
Buddhists, to avoid: killing any being, theft, sexual 
misconduct, lying, or taking intoxicants (see *Th.110, 
*M.81-82, cf.112). 


pure abodes (P suddhàvàsa, Skt šuddhãvãsa): five 
heavens in the realm of subtle >form in which only 


>non-returners are reborn. There they become 
>arahank. 
Pure Land: in Mahāyāna Buddhism, the spiritual 


world of a heavenly Buddha. Also the name of a school 
of Chinese / Korean / Japanese Buddhism focused on 
the heavenly Buddha »Amitabha (see *M.159). 


1115 





hoàn hảo (S. pàramità, P. pàrami, ba-la-mát): Sự 
hoàn hảo về đạo đức hoặc tâm linh được tu tập bởi vi 
>Bồ-tái (xem *Th.6, *M.100-06 và *V.42-54). Theo 
Thượng tọa bộ thì sự hoàn hảo bao gồm: lòng độ 
lượng> giới luật, từ bỏ trần tục,> trí tuệ >tinh tấn, kiên 
nhẫn, trung thực, kiên dinh,» từ bi và »buóng xả. 

Theo Phật giáo Đại thừa, đó là: rộng lượng,> giới 
luật, kiên nhẫn,> tinh tán,» thiền dinh,» trí tuệ,> 
phương tiện thiện xảo, lời nguyện, sức mạnh và ngộ 
đạo. 


trí tué hoàn hảo (S. prajñã-pãramita, tué ba-la-mált): 
Trí tuệ không bám víu vào bất cứ thứ gì, cho phép thấy 
rõ mọi sự vật là trống không trong tự thé hoặc bản chát 
độc lập hoặc hiện hữu độc lập. Trí tuệ hoàn hảo cũng 
là tên của một bản kinh trong Phật giáo Đại thừa. 


năm điều đạo đức (P. pañca-sïla, S. pañca-éïla, ngũ 
giới: Các chuán mực đạo đức thường được coi là ràng 
buộc đối với tất cả các Phật tử tại gia, tránh xa: sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hoặc sử dụng các chất 
kích thích (xem *Th.110, *M.81- 82, cf.112). 


tịnh cư (P. suddhàvasa, S. Suddhàvàsa): Năm cõi 
trời thanh tịnh >nơi dành cho các vi >bât lai tái sinh. O 
đó các vị ây tiêp tục tu đề trở thành các vị >A-la-hán. 


Tịnh độ: Theo Phật giáo Đại thừa thì đây là thế giới 
tâm linh của một vị Phật trên trời. Tịnh độ cũng là tên 
của một trường phái Phật giáo Trung Quốc / Hàn Quốc 
/ Nhật Bản, tu tập theo hạnh nguyện của đức Phật A- 
di-dà (xem *M.159). 








thịnh hành tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật bản, vào 
Việt Nam, chí tín nơi bản nguyện Phật A-di-đà, nhất 
tâm niệm danh hiệu Phật dé cầu vãng sanh về cõi Cực 
lạc đó (xem *M.159). 


relics (P. áarra, Skt. sarira): xá-lợi, di cốt, hoặc tro, 
của Phật hoặc các Thánh giả, phát hiện từ đống tro tàn 
hỏa táng, Phật tử tin tưởng xá-lợi có năng lực phi 
phàm, ai thờ phụng sẽ có được nhiều công đức lớn; tín 
ngưỡng này rất phó biến hiện tại. 


renunciant (P. samana, Skt. $ramana): sa-môn, chỉ 
chung những nhà tu hành thoát ly gia dinh, không thừa 
nhận thám quyền chân lý của Veda; trong số đó, hai 
nhóm có ảnh hưởng lớn nhất đương thời Phật: sa-môn 
Thích tử Sakkaputta, chỉ những đệ tử xuất gia của Đức 
Phật Thích-ca; và Ni-kiền tử (Niganthä), dé tử của Ni- 
kiền Thân Tử (Nigantha Nàtaputta), được đồng nhất 
với Ki- na giáo (Jainism). 


righteous (P. dhammika, Skt. dharmika): nhu pháp, 
đúng pháp, phù hop dao lý, dao đức: hành động phù 
hợp với Pháp và kỷ luật đạo đức, dé được đúng đắn, 
từ bi, đạo đức. 


rig pa (Tib): 'knowing': nhận thức, lý giải, lãnh hội; từ 
chỉ chung tâm, ý thức; cùng hàm nghĩa minh, tri, khả 
năng nhận thức rõ ràng, đối tượng ngoại cảnh cá biệt 
một cách rõ ràng, tương duong từ Skt. vijiana: tri 
(biết), thức (nhận thức); hoặc tương đương từ Skt. 
vidyà: minh; cũng có khi dùng đồng nghĩa với từ Tib. 
shes rab, Skt. prajñã: trí tuệ (bát-nhà), trí vô phân biệt, 
nhận thức không bị phân hai bởi tâm năng thủ và cảnh 
sở thủ. 


Sakka (P; Skt. Šakra), (Thiên đế) Thích; danh hiệu vị 
trời Chúa tễ của cõi trời Tam thập tam, thường gọi đủ 
P. sakko devãnam indo, $akro devãnãm indrah, Thích 
Đề-hoàn Nhơn, Thiên dé Thích; nguyên là thần Indra 
trong Vệ-đà, thuộc lớp tự nhiên sanh và bắt tử. 

Trong Phật giáo, ông được thay đổi lý lịch: tiền thân 
sinh trong loài người, do hành phước thiện, bố thí, lập 
cầu đò các thứ, nhờ phước thiện nghiệp này sau khi 
chết tái sinh lên Tam thập tam làm chủ của chư thiên ở 
đây; ông được coi là một đệ tử Hộ pháp đắc lực của 





relics (P sarira, Skt sarira): the physical remains of a 
Buddha or other liberated person, found amongst their 
cremation ashes. Seen as imbued with a wonder- 
working auspicious power, and enshrined in »stüpas. 


renunciant (P samana, Skt $ramana): a non-brahmin 
wandering ascetic religious seeker, including Buddhist 
and Jain monks (see *LI.2, and *L.13, 14). 


righteous (P dhammika, Skt dharmika): acting in 
accord with the >Dhamma and >ethical discipline, so 
as to be just, compassionate, ethical. 


rig pa (Tib): 'knowing': non-dual knowledge in which 
there is no difference or separation between the subject 
(mind) and the object of perception. 


Sakka (P; Skt Sakra): a Buddhist name for the Vedic 
god Indra, leader of the gods of the heaven of the 
Thirty-three. Seen in Buddhism as a disciple of the 
Buddha, and as often conversing with the Buddha (see 
*L.2, 31, 33, 36, 69, *Th.34, 36,”M.39, 71, 100, 149, 
150, 168, 221 and *V.18, 48, 80-2). 


1116 





xá-lợi (P. sarira, S. sarira): Phần co thé vật lý còn lai 
cüa mót vi Phát hoác mót bác giái thoát duoc tim tháy 
trong tro cót trong khi thiéu. Duoc xem là biéu trung 
cho một vẻ dep, sức manh kỳ diệu và thường được luu 
giữ trong các >bảo tháp. 


Sa-món (P. samana, S. $ramana): Một du sĩ không 
phải bà-la-môn tìm đạo bao gôm tu sĩ Phật giáo và Kì- 
na giáo (xem *LI.2 và *L.13, 14). 


chàn chính (P. dhammika, S. dharmika): Hành dóng 
phù hop với >chánh pháp và >giới hanh, hướng tới 
công băng, từ bi và đạo đức. 


Rigpa (Tib. rig pa): Là cái “biết:” cái biết bát nhị, tức 
là không có sự khác biệt giữa chủ thê nhận thức (tâm) 
và đôi tượng của nhận thức. 


Dé Thích (P=S. Šakra): Tên Phật giáo của Dé-thích 
thuộc kinh Vệ-đà, người dẫn đầu các vị trời trên cõi trời 
Ba mươi ba. Theo quan điểm của Phật giáo thì đây là 
một đệ tử của đức Phật và thường có pháp thoại với 
Phật (xem ”L.2, 31, 33, 36, 69, *7h.34, 36, *M.39, 71, 
100, 149, 150, 168, 221 và ”V.18, 48, 80- 2). 








đức Phật, và thường xuyên hiện xuống hỏi Pháp với 
đức Phật (xem *L.2, 31, 33, 36, 69, "Th.34, 36, "M.39, 
71, 100, 149, 150, 168, 221 và ”V.18, 48, 80-2). 


$akyamuni (Skt): Thích-ca-mâu-ni; vị án sĩ của dòng 
Thích-ca (Šäkyan). Hán dịch: Năng Nhân Tịch Mặc; 
danh hiệu được dùng trong Đại thừa chỉ cho đức Phật 
lịch sử, Hóa thân của Phật trong thế giới phàm phu, 
trong khi Pháp thân và Thọ dụng thân vẫn trụ trong 
Pháp giới Thé tánh Thường Tịch. Thuật ngữ Pali 
'Sákyamuni' (Thích-ca- mâu-ni) thường được dùng như 
một biệt hiệu của đức Phật Cồ-đàm. 


Sakyapa (Tib Sa skya pa): phái Phật giáo Tây Tạng, 
sáng lập vào năm 1073 tại chùa Sakya (Sa kya dgon) 
(xem *VI.5). Phái này nổi danh bởi tính học thuật của 
nó và gần với phái Kagyupa trong hầu hết các vấn đề. 


Samantabhadra: Phổ Hiền; trong Đại thừa, danh 
hiệu của Bồ- tát hiện thân của đại hành, cặp đôi với 
Văn-thù đại trí, biểu trưng hai phẩm tính Bi Trí, hay 
Phương tiện và Trí tuệ của Phật (xem *M.39, 71, 107); 
trong Kim cang thừa, cũng là danh hiệu của Phật Bản 
Sơ Adibuddha (A-đề Phật) (xem *V.6). 


samatha (P; Skt. $amatha): chi, xa-ma-tha: dinh chỉ, 
‘tinh chỉ, một phân của thiên (dhyãna), phán kia là 
vipa$yanà (quán) (xem *Th.132, 138 và *M.120). 


samsãra (P & Skt), nghĩa chính: luân chuyển (sanh 

tử), phó thông nói là luân hỏi theo nghĩa vòng sóng 
chết xoay tròn như bánh xe không rõ được điểm, luân 
chuyền (sinh tử) (xem *Th.55-8 và *V.17—22). 


Sangha (P & Skt. sañgha, also Skt. samgha): Táng- 
già; nghĩa chính: cộng đồng hóa hop; nguyên chỉ 
chung cho các đoàn thể, cộng đồng tu đạo dẫn đầu bởi 
một tôn sư, đương thời Phật; do ảnh hương rộng rãi 
của Phật giáo mà từ này ngày nay hầu như chỉ dành 
riêng cho cộng đồng xuất gia đệ tử Phật; một trong ba 
Ngôi báu (Tam bảo), được kể chỗ nương tựa an toàn, 
chỗ quy y của thế gian; trong ngữ cảnh này, Sangha 
chỉ cho cộng đồng Thánh nhân đệ tử của Phật bao 





Šäkyamuni (Skt): the 'Sage of the Šãkyan (state): 
usual Mahāyāna title for the historical Buddha, and the 
heavenly Buddha who manifested him on earth. The 
Pali term Sakyamuni is used as an epithet of Gotama 
Buddha. 


Sakyapa (Tib Sa skya pa) school of Tibetan 
Buddhism, founded in 1073 at the Sakya monastery 
(see *VI.5). It is noted for its scholarship and is close to 
the >Kagyupa school in most matters. 


Samantabhadra: the name of a key bodhisattva 
(see*M.39, 71, 107) and also of the ever-awakened 
Adibuddha (see *V.6). 


samatha (P; Skt $amatha) 'calm', ‘peace’ or 
‘tranquillity’: type of meditation which develops these 
states by attaining the >meditative absorptions (see 
*Th.132, 138 and *M.120). 


samsàra (P & Skt): ‘wandering on: a term for the 
round of rebirths, the cycle of birth-and-death and, 
more generally, the whole conditioned world (see 
*Th.55-8 and *V.17—22). 


Sangha (P & Skt sangha, also Skt samgha): the 
monastic ‘community’, also the Noble ‘community’ of 
fully and partially liberated persons (the third of the 
»Three Refuges). 


1117 





Thích-ca Máu-ni (S. Šãkyamuni): "Vi thánh của tiểu 
quốc Thích-ca,” theo Phát giáo Đại thừa thi đây là danh 
hiệu của đức Phật lịch sử và chư Phật trên trời đã thị 
hiện ngài xuống trần gian. Thuật ngữ Thích-ca-mâu-ni 
trong tiếng Pāli được sử dụng như danh xưng gắn liền 
với đức Phật Cồ-đàm. 


trường phái Sakyapa (Tib. Sa skya pa): Trường 
phái của Phật giáo Tây Tạng, được thành lập vào năm 
1073 tại tu viện Sakya (xem *VI.5). Trường phái này 
nói tiếng với sự thông thuật uyên thâm và giáo pháp 
khá tương đồng với trường phái >Kagyupa. 


Phó Hiền: Tên của một vi Bồ-tát quan trọng (xem 
"M.39, 71, 107) và cũng được xem là vi Phật gốc 
(Adibuddha) (xem *V.6). 


thiền chi (P. samatha, S. $amatha): trạng thái “an 
tịnh,” “an lac" hay tinh lặng:” Phuong pháp thiền dinh 
dé phát triển những trang thái này khi đạt duoc >thiền 
dinh (xem *Th.132, 138 và *M.120). 


luân hồi (P-Skt. samsára): “đi quanh quán" một 
thuật ngữ chỉ vòng tái sinh, vòng sinh-tử và nói rộng 
hơn là toàn bộ thế giới có điều kiện (xem *Th.55-8 và 
*V.17 -22). 


Tăng đoàn (P-S. sangha, also S. samgha): “đoàn 
thể” tu sĩ Phát giáo, cũng là “đoàn thé" cao quý của 
những người dà và dang được giải thoát (ngôi báu thứ 
ba trong > Ba ngôi báu). 








gồm bốn hạng nhân cách Thánh, phân theo đạo và quả 
thành tám lớp. 


Sankrit: tiếng Phạn, ngôn ngữ mà trong đó đại bộ 
phận văn tịch của Phật giáo Đại thừa và Kim cang thừa 
được ký tải. Những văn tịch này chủ yếu chỉ tồn tại 
trong các bản dịch của Tây Tạng và Trung Hoa. 


Šãntideva (c. 650- 750): Tịch Thiên, Luận su phái 
Trung Quán, tác giả của Nhập Bó-dé Hành Luận 
(Bodhicaryàvatàra) vé các ba-la-mật của Bồ-tát, và Tập 
Bồ-tát Học Luận (Šiksã-samuccaya, tác phẩm trích từ 
nhiều kinh Đại thừa (xem ”MI.5, *VI.6 và 7). 


Sarvästiväda (Skt): Nhất Thiết Hữu Bộ, Hữu bó, bộ 
phái được kå là Tiểu thừa, với quan điểm 'tất cả đều 
tồn tại, nghĩa là tất cả các pháp tồn tại thực hữu trong 
quá khứ, tương lai cũng như hiện tại (tam thế thực 
hữu), hưng thịnh trong khu vực tây bắc Án, trong hai 
địa danh nói tiếng Gandhara (Kiện-đà-la) và Kaámira 
(Ca-tháp-di- la), các luận điểm của bó phái này vừa là 
sở y và cũng là đối tượng phê phán của Trung luận và 
Duythức. 


Sarvästivädin (Skt): 
(Nhất Thiết Hữu Bô). 


người theo Hữu bộ, kể trên 


Sàstra (Skt): Luận thu" mà tên của tác giả thường 
được biêt rõ. 


satipatthana (P, Skt. smrtyupasthàna): niệm trụ, 
niệm xứ: bón cán cứ dé phát khởi chánh niệm, hoặc dé 
an lập chánh niệm (P. sati, Skt. smrti): thân, thọ, tâm và 
pháp (xem *Th.138). 


self (P. atta, Skt. atman): tự ngã: chi một cái 'ta' trong 
ý nghĩa hàng ngày, nhung cũng mang ý nghĩa thé tính 
trường tồn của một con người, được diễn đạt bằng một 
từ viết hoa: Ngã. 

Trong khi ý tưởng về Ngã được chấp nhận bởi các 
tôn giáo Án-dó, đức Phật không chấp nhận bát cứ cái 
gì như một cái Ngã, hoặc thuộc vê một điều như vậy. 
Do đó Ngài đã dạy 'tát cả là vô ngã, rằng mọi thứ thì 





Sanskrit: language in which many of the texts of 
Mahayana and Vajrayäna Buddhism came to be 
written. These now mainly exist only in Tibetan and 
Chinese translations. 


Šãntideva (c. 650—750), »Màdhyamika author of the 
Bodhicaryävatära (‘Engaging in the Conduct for 
Awakening"), on the bodhisattva perfections, and Siksà- 
samuccaya (Compendium of (Bodhisattva) Training), 
that quotes from many Mahaàyana sutras (see *MI.5, 
*VI.6 and 7). 


Sarvastivada (Skt): one of the non-Mahayana 
schools of early Buddhism, once very successful in 
northern India. Their characteristic doctrine is the 'all 
exists', i.e. the past and future exists as well as the 
present. 


Sarvastivadin (Skt): a follower of above school. 


Sàstra (Skt): a ‘treatise by a named author. 


satipatthana (P, Skt smrtyupasthàna): the four 

‘foundations’, ‘establishments’? or ‘applications’? of 
>mindfulness (P sati Skt  smrti): meditative 
contemplation of body, feelings, mind-states and 
>dhammas (see *Th.138). 


self (P atta, Skt ātman): a term that is used both in 
the everyday, acceptable, sense of ‘oneself’, but also in 
the sense of a permanent essence of a person, 
represented in this work with an initial capital letter: 
Self. 

While this idea of Self is accepted in non-Buddhist 
Indian religions, the Buddha did not accept anything as 
being a Self, or as belonging to such a thing. He thus 


1118 





Sanskrit: Ngôn ngữ trong nhiều kinh điển của Phát 
giáo Đại thừa và Kim cương thừa. Ngôn ngữ này hiện 
chủ yếu được tìm thấy trong các bản dịch tiếng Tây 
Tạng và Trung Quốc. 


Tịch Thiên (c. 650—750), >Trung quán tông, tác giả 
của Con đường Bồ-tát (Tu tập hành vi dé tỉnh thức) về 
các hoàn hảo của Bó-tát và Bỏ-tát học luận (Tóm tắt vé 
tu tập BÓ-tát), trích dẫn từ nhiều kinh điển Đại thừa 
(xem *MI.5, *VI.6 và 7). 


Nhất thiết hữu bộ (S. Sarvàstivada): Một trong 
những trường phái không thuộc Phật giáo Đại thừa 
trong thời kỳ đầu của Phật giáo, từng rất phát triển ở 
miền bắc Án Độ. Học thuyết đặc trưng là “tất cả đều 
tồn tại,” tức là quá khứ, tương lai và hiện tại đều tồn 
tại). 


hành giả Nhất thiết hữu bó (S. Sarvàstivadin): tín 
đô của trường phái trên. 


luận (S. $àstra): luận thư của một tác giả nỗi tiếng. 


bốn niệm xứ (P. satipatthána, S. smrtyupasthãna): 
Bốn “nền tảng,” “cơ sở” hay “ứng dụng” của chánh 
niệm: quán chiếu về thân, cảm giác, trạng thái tâm và 
>các pháp (xem *Th. 138). 


ngã (P. atta, S. àtman): Một thuật ngữ được sử dung 
hàng ngày và chấp nhận được để chỉ về “bản thân” 
("oneself ' '", nhưng cũng có nghĩa là tự thé thường 
hằng của một người, được thể hiện bằng cách viết hoa 
chữ cái đầu tiên: ngã (Self). - 

Trong khi bản ngã được các tôn giáo khác ở Ấn Độ 
chấp nhận, đức Phật không chấp nhận rằng không có 
gì là có ngã. Ngài đã dạy “mọi thứ đều là vô ngã” và 








‘không có ngã và những gì sở thuộc của ngã’ (xem *Th. 
170). 

Trong Đại thừa và Kim cang thừa, tự ngã (àtman) 
cũng là từ chỉ cho thể tính giả hữu của mọi hiện tượng, 
hoặc một nhất thé tinh yếu [xem < identity, mặc dù tất 
cả được thấy là rỗng không, không tồn tại một vật thể 
nào như vậy. 


sense-bases (P & Skt. àyatana), xứ, căn cứ của 
nhận thức, gồm sáu nội xứ, cũng gọi sáu căn, gồm là 
năm sắc căn và ý căn, tương ứng với các đối tượng 
của chúng là sáu ngoại xứ. 


sensual pleasure (P & Skt. kãma): dục, chi cho 
khoái lac do tiép xüc vói nám cánh ngoai giói, goi là 
năm phẩm chát của duc (pafica-kamaguna: ngũ dục); 
cũng chỉ cho ham muốn tính dục. 


siddha (Skt): Thành Tựu Giả, tức là đã thành tựu tu 
đạo theo Kim cang thừa. Xem thêm < mahasiddha. 


skill in means / skilful means (Skt. upàya- 
kausalya). phương tiện thiện xảo, phương tiện quyền 
xảo, thiện quyền phương tiện; những phương pháp 
tiếp cận rất linh động theo căn cơ đối tượng và cũng 
phù hợp với chánh trí (upãya); phương pháp tiếp cận 
chúng sanh của Phát và Bó-tát dé hóa độ chúng không 
vượt ngoài khế lý, phù hợp chánh lý, và khế cơ, phù 
hop căn cơ (xem ”MI.2, 3, 6 ”L.33, ”M.12, 22, 67, 69, 
113, 168 và *V.6). 


solitary-buddha (Skt. pratyeka-buddha, P. pacceka- 
buddha), Bích-chi-phật, Độc Giác, vị Giác ngộ đơn độc; 
quả chứng Bồ-đề và Niết-bàn tương đồng với Phật 
Chánh đẳng giác nhưng không thuyết pháp giáo hóa, 
không có đệ tử, do bản nguyện, và cũng do thời đại 
trong đó không tồn tại giáo pháp của bất cứ vị Phật 
nào, cho nén, tự tu, tự giác ngộ. 

Đại thừa xem người phát nguyện tu thành Bích-chi- 
phật là Bích-chi-phật thừa, cùng với Thanh văn thừa và 





taught 'everything is non-Self' and that everything is 
'empty of Self and what pertains to Self' (see *Th.170). 

In the Mahayana and Vajrayana, ātman is also a term 
for a supposed essence of any phenomenon, an 
essential identity (see >identity), though all is seen as 
empty of such a thing. 


sensual pleasure (P & Skt kãma): a term for desire 
for alluring objects of the five senses, and also for 
these objects in their attractive aspects, especially of a 
sexual nature. (P & Skt àyatana): the 'internal' sense- 
bases are the five physical senses and the mental 
faculty (mano), and the 'external' ones are the six 
objects of these. 


siddha (Skt): an ‘accomplished one’, i.e. 
accomplished on the Vajrayāna path. Also see 
>mahāsiddha. 


skill in means / skilful means (Skt upāya-kauśalya): 
the wise and compassionate means (upãya) of a 
Buddha in adapting his teachings to the capacities of 
his audience (see *MI.2, 3, 6, *L.33, *M.12, 22, 67, 69, 
113, 168 and *V.6); the skil of a Buddha or 
>bodhisattva in adapting his form of appearance 
(*M.106); the methods used by a >bodhisattva in 
sometimes breaking a moral precept if circumstances 
mean that this is seen as necessary in 
compassionately helping someone. 


solitary-buddha (Skt pratyeka-buddha, P pacceka- 
buddha): a person who becomes awakened at a time 
when the teachings of a (perfectly awakened) >Buddha 
are not available in the world, and who teaches others 
only to a small extent. 

The Mahāyāna sees those who aim at this goal, or to 
become >arahants, as practising at a »'Hinayana' level 
(see "LI.3, Thl.6, *MI.2 and 3, *M.22 introduction, 
*M.64, 100, 108, 153 and *V.1, 70) 


1119 





các pháp déu khóng có tu ngà (xem *Th.170). 

Trong Phát giáo Đại thừa và Kim cương thừa, bán 
ngã cũng là dùng dé chi một bản thé của bát ky hiện 
tượng nào cho dù bản chất thực của chúng là tính 
không. 


dục lạc (P=S. kãma): Một thuật ngữ chỉ ham muốn 
các cảnh trân của năm giác quan và cũng chỉ vẻ quyên 
rũ của các cảnh trân, đặc biệt là vê khao khát tính dục. 


bậc thành tựu (S. siddha): “người đã hoàn thành,” 
tức là chứng đắc trên con đường Kim Cương Thừa. 


Thiện xảo trong các phương tiện / các phương 
tiện thiện xảo (S. upãya-kau$alya): phương tiện khéo 
léo và từ bi của môt vi Phật trong việc giáo hóa chúng 
sinh phù hợp với căn cơ, trình độ của họ (xem “MI.2, 3, 
6, ”L.33, ”M.12, 22, 67, 69, 113, 168 và *V.6); sự thiện 
xảo của một vị Phật hoặc >Bồ-tát trong án-hóa thân 
phận (*M.106); những phuong pháp được Bồ-tát áp 
dụng để giáo hóa chúng sinh dù đôi khi vi phạm giới 
luật nếu được cần thiết trong việc từ bi cứu độ chúng 
sinh. 


Độc-giác Phật (S. prafyeka-buddha, P. pacceka- 
buddha): Một người tự giác ngộ vào thời điểm chưa có 
giáo pháp của >đức Phật (bậc giác ngộ viên mãn) và 
chỉ dạy lại cho người khác ở một phạm vi nhỏ. 

Phật giáo Đại thừa coi những hành giả hướng đến 
mục tiêu này hoặc trở thành >A-la -hán là đang hành tri 
ở cấp độ »"Tiéu thừa” (Hinayána) (xem "LI3, Thl.6, 
*MI.2 và 3, phần giới thiệu *M.22, *M.64, 100, 108, 153 
và ”V.1, 70). 








Bồ-tát thừa, hợp thành Ba thừa. Bích-chi-phật thừa 
nằm giữa hai thừa nên cũng được gọi là Trung thừa; 
và quả Bích-chi-phật trên các Thanh văn nhưng dưới 
Phật Chánh đẳng giác, nên cũng được gọi là Trung 
Phật. (xem 7LI.3, Thl.6, *MI.2 và 3, *M.22 phần giới 
thiệu, *M.64, 100, 108, 153 và *V.1, 70) 


son of good family (P. kula-putta, Skt. kula-putra): 
con trai của thiện gia, thiện gia nam tử, trong các Hán 
dich, goi là ‘thiên nam tử”. 


Southern Buddhism: Phật giáo phương Nam, Phát 
giáo Nam truyền, khói thủy, từ này chỉ đường truyền 
Phật giáo theo hướng Nam Án-độ, bao gồm nhiều bộ 
phái: Chánh lượng bộ, Thượng tọa bộ, Pháp Tạng bộ, 
phạm vi từ Việt Nam bao gôm cả các quân đảo Nam 
Duong và Mã-lai. 

Ngày nay, các bó này bién mát duy nhất tồn tại là 
Thượng tọa bộ (Theravada), thịnh hành tại các nước 
Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Campuchia, Lào và một 
phần miền Nam Việt Nam; gần đây cũng hoạt động tại 
Nepal. 

Phật giáo Nam truyền là Thượng tọa bộ với một chút 
ảnh hưởng tồn dư từ Đại thừa. 


special insight: từ dịch Anh của các dịch giả tiếng 
Tây Tạng, mà nguôn góc là từ Sanskrit vipa$yana, H: 
quán, thường đi với samatha: chi. Xem *V.40, vv.21—3. 


spiritual friend (P. kalyāņa-mitta, Skt. kalyāņa- 
mitra): thiện hữu, bạn tôt, theo nghĩa một người bạn có 
giới và có trí có thê khéo léo hướng dân bạn. 


spiritual nobility: Thánh quả, quả vị của các Thánh 
giả < noble ones. 


Šrävaka-yäna (Skt): Thanh Văn thừa, “cỗ xe của dé 
tử” ($ravaka, có nghĩa là “đệ tử”); từ mà Đại thừa dùng 
chi cho những vi tu theo giáo pháp của một vị Phật, 
đây chỉ các đệ tử của Phật Thích-ca, cứu cánh đạt đến 
là A-la- hán. (xem ”MI.3, *M.1, 11, 22, 46, 65, 66, 67, 
100, 108, 145, 152, 153 và ”V.1, 70). 





son of good family (P Kkula-putta, Skt kula-putra): 
son of a family of good ethical norms. When not 
referring explicitly to a male, it can simply mean any 
‘child / offspring of good family’. 


Southern Buddhism: form of Buddhism particularly 
mediated by Sri Lanka, i.e. Buddhism in Sri Lanka 
(Ceylon), Burma / Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos 
and parts of south Vietnam. Recently also active in 
Nepal. 

Theravada with a 
Mahāyāna. 


little residual influence from 


special insight: translation, through Tibetan, of Skt 
»vipa$yanà. See *V.40, vv.21—3. 


spiritual friend (P kalyana-mitta, Skt kalyana-mitra): 
a 'good friend' in the sense of a virtuous and wise 
friend who can guide one well. 


spiritual nobility: the state of one of the »noble ones 


Šrãvaka-yäna (Skt): ‘Vehicle of the Disciples: a 
Mahayana term for followers of non-Mahayana schools: 
those who follow the Buddha's teachings so as to be 
able to become disciples. The »'Hinayana' is said to 
consist of the S$rávaka-yàna and those who aim to 
become >solitary-buddhas (see *MI.3, *M.1, 11, 22, 46, 
65, 66, 67, 100, 108, 145, 152, 153 and *V.1, 70). 


1120 





thiện nam tử (P kula-putta, S. kula-putra): trai của 
một gia dinh có chuẩn mực đạo đức tốt. Khi không đề 
cập rõ ràng đến giới tính nam thì đó có thể là bất kỳ 
“đứa trẻ / con cái” nào đó của một gia đình tốt. 


Phật giáo Nam truyền: Hình thức Phật giáo do Tích 
Lan với vai trò trung gian, bao gồm Phật giáo ở Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào và các vùng 
phía nam Việt Nam. Gần đây cũng hiện diện tại Nê- 
pan. 

Phật giáo Thượng tọa bộ có đôi chút bị ảnh hưởng từ 
Phật giáo Đại thừa. 


thiền quán (S. vipa$yanà). Phương pháp thực tập 
thiên nhằm phát trién trí tuệ góm làm chủ thân thê, cám 
giác, tâm và các pháp (xem "V.40, vv.21—3). 


thiện tri thức (P kalyana-mitta, S. kalyana-mitra): 
Một “người ban tôt” theo nghĩa là người bạn đức hanh 
và trí tuệ, có thê hướng dân người khác tu tập tôi. 


thánh quả tâm linh: quả vị của một bậc thánh. 


Thanh Văn thừa (S. Srávaka-yàna): “Phương tiện 
của hàng Thanh Văn:” một thuật ngữ Phật giáo Đại 
thừa dành cho những hành giả theo các trường phái 
Phật giáo phi Đại thừa: những người tuân thủ chặt chẽ 
những lời dạy của đức Phật để xứng đáng là hàng 
Thanh Văn. Từ > “Tiểu thừa” cũng bao hàm Thanh Văn 
thừa và những người có phát nguyện trở thành các vị > 
Độc-giác Phật (xem *MI.3, *M.1, 11, 22, 46, 65, 66, 67, 








store-house consciousness (Skt. à/aya-vijfiana): a- 
lai-da thức, tàng thức; thức thứ tám, theo trường phái 
Du- -già hành, tång sâu nhất của tâm, chứa các chủng 
tử của nghiệp thiện và bất thiện trong quá khứ, dẫn tái 
sanh trong các cõi; tương đương với thức hữu phần / 
hữu chi (bhavañga) trong Thượng tọa bộ. 


stream-enterer (P. sofãpanna, Skt. srofãpanna): Tu- 
đà-hoàn, Dự lưu, Nhập lưu, vị đã dự vào dòng Thánh; 
quả Thánh đầu tiên của bốn Thánh quả, chứng đạt do 
hiện quán Thánh dé, diệt ba kết thân kiến, giới cám thủ 
và nghi (xem *Th.201—02). Xem thêm « noble ones. 


stüpa (Skt; P. thüpa): tháp, linh tháp, bảo tháp, noi 
thờ xá-lợi của Phật hoặc các Thánh Tăng, được kiến 
trúc theo nhiều phong cách tinh vi khác nhau. Stüpa 
cũng được biết đến như một ngôi tháp, dãgoba, hoặc 
chorten theo Tây Tạng (xem *Th.94). 


suchness (Skt. tathatà): Như, Chân như, tự tánh 
chân thật của thực tại, nó như nó là, nhận thức được 
không do quan hệ và đôi chiêu với những cái khác. 


suffering: xem< dukkha 


supernormal powers (P. iddhi, Skt. rddhi): thần 
thông, thần bién, thần túc thông; năng lực siêu nhiên, 
thực hiện những biến hóa vượt ngoài các quy luật vật 
lý: một thân biến thành nhiều thân, đi trong hư không 
nhu chim ... năng lực này được tu luyện do y chỉ trên 
định, là uy lực phát huy từ định (”L. 35 và *Th.48 và 
141). 


sutta (P; Skt. sūtra): Kinh, bài pháp do chính đức 





store-house consciousness (Skt à/aya-vijfiàna): in 
the >Yogäcära school, the deepest layer of the mind, 
which stores the seeds of past good and bad karma, as 
well as seeds of bright potential, which then have a 
fundamentally shaping effect on experience. 


stream-enterer (P sofãpanna, Skt srotàpanna): first 
grade of spiritual nobility, attained by the first glimpse of 
>nirvana (see *Th.201—02). See also »noble ones. 


stüpa (Skt; P thüpa): a relic-mound, containing relics 
of the Buddha or other liberated person. Developed 
various elaborate styles. Also known as a pagoda, a 
dàgoba, or a chorten (Tibet) (see *Th.94). 


suchness (Skt tathatà): the true nature of reality, as- 
it-is-ness. 


suffering: see >dukkha. 


supernormal powers (P iddhi Skt radhi): 
meditation-based psychic powers (*L.35 and *Th.48 
and 141). 


sutta (P; Skt sūtra): a discourse attributed to the 
1121 





100, 108, 145, 152, 153 và *V.1, 70). 


thức kho tàng (S. alaya- vijniána): Theo trường phái 
>Du-già, đây là tầng sâu nhất của tâm thức, nơi lưu giữ 
những hạt giống của nghiệp tốt và xấu trong quá khứ, 
cũng như những hạt giông của tiềm năng tươi sáng, có 
tác động tới nhân cách của một chúng sinh. 


Vào dòng thánh (P sofãpamna, S. srotapanna): Sơ 
quả của hàng thánh, chứng được cái thầy đầu tiên vé > 
niét-bàn (xem ”7h.201- 02). Xem thêm > bậc thánh. 


tháp (S. stüpa; P. thüpa): Một ụ xá lợi, nơi chứa xá 
lợi của đức Phật hoặc bậc giải thoát. Bảo tháp được 
xây dựng và phát triển theo các hình thức đa dạng. 
Còn được gọi là chùa, dàgoba, hoặc chorten (Tây 
Tang) (xem *Th.94). 


chân nhu (S. fafhatã): Bản chất thực sự của thực 
tại. 


khó (P-S. duhkha): Nghĩa rộng là “đau khổ,” nhưng 
khi dùng như một danh từ: trong ngữ nghĩa hẹp thì đó 
là nỗi đau vật lý và sau đó là nỗi đau tinh thần (đau 
khó, bát hạnh), từ đó gây ra những cảm giác “đau đớn” 
(xem *L.27, *Th.150) — chân lý đầu tiên trong bốn chân 
lý >chân lý của các bậc Thánh. 

Khi dùng như một tính từ thì nó mang nghĩa là “đau 
đớn,” có trở ngại, không thỏa mãn, hạn chế và không 
hoàn hảo và được áp dụng cho tất cả các pháp ngoại 
trừ niét-bàn (xem *Th.152 và *V.18—22). 


thần thông (P. iddhi, S. rddhi, supernormal powers): 
Những năng lực phi thường, tương tự nhu những thần 
thông được liệt kê trong các bản kinh Thượng tọa bộ 
(xem *L.35 và *Th.69 và 131), hoặc năng luc phi 
thường. 


kinh (P sutta; S. sütra): Bài chân lý do đức Phật dạy 








Phật thuyết, hoặc bởi những dé t 
chứng (xem "LI.6, *7hl.2—3, *M.1, 


^g 
É 5 
LS 
el 


tử 
3- 


tantra (Skt): thản-đặc-la, mật tuc, hé thống tu tập và 
nghi quỹ, duoc lưu truyền trong Kinh điển của Phật 
giáo Kim cang thừa; các Kinh này cũng được gọi là 
tantra / thản- đặc-la) (xem ”VI.1, 3-4 và 6, *V.6, 10, 
40). 

Có rất nhiều lớp kinh điển mật tuc (tantra) khác nhau: 
Su mật (kriyã), Hành mật (caryà) và Du-già mật tục 
(yoga tantras) thuộc ngoại mật — những hệ thống thực 
hành được cấu thành xung quanh ý tưởng tiếp cận và 
thể nhập một vị bổn tôn Phật. 

Ma-ha-du-già (mahä-yoga và  A-nậu-du-già 
(anuyoga) thuộc hai lớp mật tục cao hon, được ké vào 
nội mật, với A-ti-du-già (af-yoga) hoặc dzogchen là 
mật tục thứ ba thuộc nội mật, cao nhất. Ba loại mật tục 
này góp chung lại, được kå là Vô thượng du-già mật 
tục. 


Tathàgata (P & Skt): Nhu Lai, vị như vậy di' hay 
'như vậy dén', vị dá chứng tự tánh chân thật của thực 
tại; danh hiệu chỉ đức Phật, hay, đôi khi (hiếm khi), 
cũng chỉ A-la-hán trong trường hợp đã nhập Niết-bàn 
(xem *LI.4, *L.20, *Th.10). 


Tathàgata-garbha (Skt): Nhu Lai tang, "bào thai Nhu 
Lai", chi Phát tính bán hüu trong tát cà chüng sanh, 
nhưng bi vùi lấp bởi khách trần phiền não; khi tất cà 
phiền não được diệt sach, Nhu Lai tạng hiển hiện (xem 
*M.12-13, 112, *V.1). Xem < Buddha-nature, từ này 
cũng được dùng linh động dé dịch từ Tathagarbha 
trong sách này (CBT). 


Theravada (P) Thượng tọa bộ: trường phái theo 
đường lối của các vị Trưởng lão, thịnh hành chủ yếu ở 
Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Cam-bót và Lào. 
Theravada là trường phái duy nhát cüa những trường 
phái tiền Đại thừa cổ xưa còn tồn tại cho đến ngày nay 
(xem *GI.4, 8, 9, *SI.2, Thl, MI.3). 


Theravadin (P): người theo trường phái Thượng tọa 
bộ. 





Buddha, or a similar teaching taught by a disciple of his 
and approved of by him (see”LI.6, *Thl.2—3, *MI.1, 3-7, 
*VI.1, 3, 6). 


tantra (Skt): a 'system' of meditation and ritual, 
preserved in a text (also called a tantra) used in 
2Vajrayana Buddhism (see ”VI.1, 3—4 and 6, *V.6, 10, 
40). 

There are various classes of tantra texts: kriyã, carya 
and yoga tantras are 'external' tantras — systems of 
practice structured around the idea of 'approaching' 
and emulating an archetypal Buddha. 

Mahà-yoga and anu-yoga are two higher classes of 
tantra, known as 'internal' ones, with ati-yoga or 
»dzogchen being the third and highest. These three 
together are also known as anuttarayoga tantras. 


Tathagata (P & Skt): lit. "Thus-gone' or “Thus-come', 
one attuned to reality. An epithet of the Buddha or, 
sometimes, an »arahant (see *LI.4, *L.20, *Th.10). 


Tathagata-garbha (Skt): ‘womb / embryo of the 
Thus-gone': the potential for Buddhahood in all beings, 
sometimes seen as an inner reality of Buddhahood that 
just needs to have obscuring »defilements removed 
from it (see *M.12-13, 112, *V.1). See >Buddha-nature, 
which is used in this work as the loose translation of 
Tathagata-garbha. 


Theravada (P): the 'Ancient teaching’ or Way of the 
Elders' school, found mainly in Sri Lanka, Burma, 
Thailand, Cambodia and Laos. The only one of the 
ancient pre-Mahayana schools to survive today (see 
*GI.4, 8, 9, *SI.2, Thl, MI.3). 


Theravadin (P): a follower of the Theravada school. 


1122 





hoặc một bài giảng tương tự do một dé tử của ngài 
giảng dạy và được đức Phật xác nhận (xem "L/.6, * 
ThI.2-3, *MI.1, 3 —7, *VI.1, 3, 6). 


đát-đặc-la (S. tantra): Một “hệ thống” của thiền dinh 
và nghỉ lễ được ghi chép trong các văn tự được sử 
dụng trong > Phật giáo Kim cương thừa (xem *VI.1, 3— 
4 và 6, ”V.6, 10, 40). 

Có nhiều loại dát-dác-la khác nhau: tác (kriya), hành 
(carya) và du-già (yoga) là những đát-đặc-la “bên 
ngoài" - hé thóng thực hành được xây dung quanh tư 
tưởng “tiếp cận” và mô phỏng một vị Phật nguyên mẫu. 

Ma-ha Du-già (Mahà-yoga) và A-nàu Du-già (anu- 
yoga) là hai loai dát-dác-la vó thuong, duoc goi là "bén 
trong,” với A-ti Du-già (ati-yoga) hoác» Dai thành tựu là 
loại thứ ba và cao nhất. Ba đát-đặc-la này kết hop 
cùng nhau được gọi là Vô thượng Du-già-đát-đặc-la 
(tantras anuttarayoga). 


Như Lai (P=Skt. Tathagata): Nghĩa den: “Đi như vậy” 
hoặc "Đến như vậy,” một người hòa hợp với thực tại. 
Một danh xưng của đức Phật hoặc đôi khi là của một vị 
>A-la-hán (xem *LI.4, *L.20, *Th.10). 


Nhu Lai tang (S. Tathàgata-garbha): “phôi của Như 
Lai"- tiềm năng đắc quả Phật trong tất cả chúng sinh, 
đôi khi được xem như mót nói tại của quả vi Phật dang 
bị phiền não che khuất và cần loại bỏ >phiền não (xem 
*M. 12-13, 112, *V.1). Xem > tánh Phật, được dùng 
trong tác phẩm này như là bản dịch nghĩa của từ Như 
Lai tạng. 


Thượng tọa bộ (P. Theraváda): “Giáo pháp có xưa” 
hay “Con đường của những trưởng lão,” phát triển chủ 
yếu ở Tích-lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và 
Lào. Là một trong những trường phái có trước Phật 
giáo Đại thừa còn tồn tại đến ngày nay (xem *GI.4, 8, 
9, * SI.2, Thị, MI.3). 


hành giả Thượng tọa bộ (P. Theravadin): tín đồ của 
Thượng tọa bộ. 








thirty-two characteristics of a great man: 32 tướng 
hảo của bậc đại nhân: những dấu hiệu đặc biệt của 
thân Phật biểu thị những phẩm tính vĩ đại của Ngài 
(xem *L.38 và « Wheel-turning monarch - Chuyén luân 
vương. 


Three ‘bodies’ (Skt. Tri-kaya) of a Buddha, ba thân 
Phật: thuyết về tự thé hay thé tính của Phật (xem 
*M.10-13 và *V.2—3): i) Pháp thân, thé tánh thể nhập 
thực tai chân thật < Dharma-body; ii) Tho dụng thân, 
hay Báo thân, thể tính của những phẩm tính siêu việt 
của Phật, như 10 lực, 4 vô sở úy, và vô lượng vô biên 
phẩm tính khác, < Enjoyment-body; iii) Ứng thân, Ứng 
hóa thân, Tùy loại hóa thân, thân Phật xuất hiện trong 
thế gian, giữa các chúng sanh, «Emanation-body. 


Three Jewels (P. Tiratana, Skt. Triratna): Tam bảo, 
Ba ngôi báu, ba noi nương tựa nhu những kho báu 
khích lệ. 


Three Refuges (P. tisarana, Skt. tridhatu): Tam quy, 
Ba nơi quy y, nương tựa: Phật, Pháp và (Thánh) Tăng, 
là những đối tượng cao vời của sự sùng kính (xem 
*L.60, *Th.93, 110, *M.49-54, 85 và *V.27-9). 


three realms (P. tidhàtu, Skt. tridhãtu): tam giới, ba 
giói, ba cói, ba lánh vuc tón tai, chi toàn bó mót thé giói 
hé (cf. *Th.164): (a) Duc giới (kãma-dhãtu), thé giới 
bao góm 6 dinh huóng tái sanh, goi là sáu néo luán 
hồi; lục thú, lục đạo, gồm dia ngục, nga quy, súc sanh, 
loài người và các cõi trời thuộc Dục giới; (b) Sắc giới 
(rũpa-dhãtu), thé giới bao gồm 18 tång trời gọi chung là 
Phạm thế (Brahma-loka); và (c) Vô sắc giới (arüpa- 
dhàtu), 4 tầng trời thuần tuý bằng tâm thức, không tồn 
tại sắc, hoặc sắc cực kỳ vi tế. 

Từ 'tam giói' thường dùng dé chỉ chung toàn bộ thế 
giới hữu vi trong vòng luân hồi. 


Tiantai (Ch, Jp Tendai): Thiên thai: một trường phái 
Phật giáo Trung Hoa lập thuyết từ giáo nghĩa trong 
Kinh Pháp Hoa (< Lotus Sütra) xem là cao nhất trong 
các giáo thuyết (xem *MI.6, và *M.119, 123). 


Truths of the Noble Ones (P. ariya-sacca, Skt. ãrya- 
salya): Thánh đê, chân lý của các Thánh giả; bón chân 





thirty-two characteristics of a great man: features 
of a Buddha's body marking him out for greatness see 
*L.38 and > Wheel-turning monarch. 


Three ‘bodies’ (Skt Tri-kāya) of a Buddha: a 
teaching on the nature of Buddhahood (see *M.10—13 
and *V.2—3): i) the »Dharma-body, which is the ultimate 
nature of reality, ii) the >Enjoyment-body, i.e. a 
heavenly Buddha, iii the >Emanation-body, a Buddha 
manifested on earth. 


Three Jewels (P Tiratana, Skt Triratna): the » Three 
Refuges as inspiring treasures. 


Three Refuges (P tisarana, Skt trisarana): the 
Buddha, »Dhamma and (Noble) »Sangha as uplifting 
objects of devotion (see *L.60, *Th.93, 110, *M.49—54, 
85 and *V.27-9). 


three realms (P tidhātu, Skt tridhàtu): the three 
levels of reality within »samsara (cf. *Th.164): the realm 
of »sensual pleasures (kama-dhàtu), which includes 
the worlds of the hells, >hungry ghosts, animals, 
humans and lower »gods such as »Sakka; the realm of 
pure / elemental / subtle >form (rüpa-dhàtu), which 
includes sixteen subtle heavens of gods such as 
»Brahma, and the >formless realm (arüpa-dhàtu) four 
purely mental worlds. 

The phase ‘three realms’ is often a way of referring to 
the conditioned world of samsara as a whole. 


Tiantai (Ch, Jp Tendai) a school of Eastern 
Buddhism which emphasizes the ideas of the 2» Lotus 
Sūtra and the Buddha-nature (see *MI.6, and *M.119, 
123). 


Truths of the Noble Ones (P ariya-sacca, Skt àrya- 
satya): four key truths / realities known to an ariya 


1123 





ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân: Đặc điểm 
của thân Phật là dâu hiệu của bậc đại nhân xem *L.38 
và »Chuyén luân vương. 


ba thân của Phát (S. Tri-káya): Lời dạy về bản tính 
của quả Phật i) >Pháp thân, bàn tính tối thượng của 
thực tại ii) Báo thân, tức là Phật ở cõi trời, iii) Hóa thân, 
Phật thị hiện ở thế gian. 


tam bảo: Xem > ba nơi nương tựa. 


ba nơi nương tựa (P. tisarana, S. trisarana): Phật, 
Pháp và (Thánh) Tăng (xem ”L.60, *Th.93, 110, *M.49— 
54, 85 and *V.27-9). 


ba cõi (P. tidhatu, S. tridhàtu): Ba cảnh giới trong 
>sinh tử luân hồi (xem *Th.164): Dục giới (kãma- 
dhàtu), bao gồm thế giới của địa nguc,» nga quỷ, súc 
vật, con người và > Tứ thiên vương như > Sakka; Sắc 
giới (rũpa-dhãtu): gồm 16 tàng trời của các thiên 
nhân. Vô sắc giới (arũpa-dhãtu): thế giới thuần túy bằng 
tâm thức. 

Cụm từ 'ba cói' thường chỉ đến toàn bộ thế giới bi 
ràng buộc trong luân hài. 


Thiên Thai tông (Ch, J. Tendai): Một trường phái 
Phật giáo phương Đông nhân mạnh tư tưởng của > 
kinh Pháp hoa và Phật tính (xem *MI.6 và “M.119, 
129). 


chân lý thánh (P ariya-sacca, S. àrya-satya): Bón 
chán lý / thực tai then chót khi một hành giả chứng 








lý / thực tại được chứng ngộ bởi Thánh giả (giải thoát 
một phần hoặc toàn phần): i) khổ (< dukkha), ii) tập, 
nguyên nhân tập khởi của khổ, chủ yếu là khát ái < 
craving; iii) diệt, do diệt tận khát ái mà diệt tận khổ, iv) 
đạo, con đường dẫn đến diệt khó, Thánh đạo tám chi. 
Từ Pali ariya-sacca thường được dich là Thánh dé 
(Noble Truth) nói chung, nhung chính xác hon, áp 
dụng cho những giáo thuyết vé bón Thánh Bé (ariya- 
Saccas) (xem *Th.149—55). 


Tsongkhapa (1357—1419): Tóng-khách-ba, sáng lập 
của tông phái Gelukpa Tây Tạng (xem *VI.5 và *V.40). 


undetermined issues (P. avyakata, Skt. avyakrta): 
vô ký, những vấn dé không được xác dinh, không có 
câu trả lời xác định, những vấn đề mà khi được nêu lên 
để hỏi, Phật im lặng không trả lời, tuyên bố là vô ký, và 
được chấp nhận không một danh sách tiêu chuẩn nào 
được xem là có khả tính luận lý: thế giới có vĩnh cửu 
hay không, thế giới thường (vĩnh hằng) hay vô thường, 
thân và mạng (hiểu là linh hồn) là hợp nhất hay dị biệt, 
Như Lai sau khi chết (cũng hàm ý A-la-hán) tồn tại hay 
không tồn tại, vừa cả hai, hay không vừa cả hai (xem 
*Th.10, 20). 


unfavourable circumstances, the eight: tám vô hạ, 
tám nan (Việt quen doc là nan), tám trường hợp không 
nhàn hạ, nghĩa là không thuận tiện, rất khó khăn, đề 
được nghe, hiểu và tu tập theo Phật pháp: sanh trong 
địa ngục; súc sanh; ngạ quỷ; sanh trong các cõi trời 
sống quá lâu; sanh vào nơi biên địa, nơi mà Pháp 
không thé tồn tại; bám sinh có xu hướng tà kiến, không 
có khả năng tiếp thu Phật pháp; người khuyết tật 
không có khả năng trí tuệ để hiểu Pháp; sinh vào thời 
gian Phát Pháp không tòn tại (xem *V.14). 


Unwholesome / unskilful (P. akusala, Skt. akusala): 
bất thiện, không thiện xảo, không khéo léo khi làm 
những việc mà kết quả trái với mong ước; thường chỉ 
những hành động xàu bởi động lực tham, sân, si, mà 
kết quả mang lại khổ, và khiến rời xa Chánh đạo (xem 
*Th.102). 


Vajravärähi: Kim Cang Hợi Mẫu: một trong những 





(»noble) person (partially or fully liberated person): i) 
>dukkha, ii) the key condition for its arising, i.e. 
>craving, iii) its cessation, from the end of craving, iv) 
the path to its cessation, the >noble eightfold path. 
Ariya-sacca is more usually translated as 'Noble Truth', 
but this would more apply to the teachings about the 
four ariya-saccas (see *Th.149—55). 


Tsongkhapa (1357-1419): founder of the Tibetan 
»Gelukpa school (see *VI.5 and *V.40). 


undetermined issues (P avyàkata, Skt avyakrta): 
topics on which the Buddha declared no view, and 
accepted none of the standard list of logical 
possibilities: whether the world is eternal or not, or finite 
or not, whether the life principle is the same as the 
mortal body or not, and whether an awakened person 
after death can rightly be said to ‘be’, ‘not be’, ‘both be 
and not be', or 'neither be nor not be' (see *Th.10, 20). 


unfavourable circumstances, the eight: situations 
unfavourable to knowledge of the Dharma: in hell; as 
an animal; as a hungry ghost; as a god with a long 
lifespan; in a place where the Dharma is not available; 
as a person with an inclination towards non-Buddhist 
views; being without the mental capacity to understand 
the Dharma; living at a time when the Dharma is not 
available (see *V.14). 


Unwholesome / unskilful (P akusala, Skt akusala): 
a description applied to a bad action or state of mind, 
as it one that arises from greed, hatred or delusion, 
brings suffering to beings, and moves a person away 
from liberation (see *Th.102). 


Vajravarahi: the 'Vajra Sow', one of the aspects of 
1124 





được quá vi từ Dự lưu trở lên thấy rõ: i) >đây là khó 
(dukkha), ii) Nguyên nhân của khó, >khao khát tính 
duc, iii) chấm dứt mọi khó đau, từ sự chấm dứt khao 
khát tính dục, iv) con đường dẫn đến sự chám dứt khó 
đau >con đường tám nhánh cao cả. Ariya-sacca 
thường được dịch là “chân lý thánh” nhưng được dùng 
để giáo hóa chúng sinh về bốn sự thật cao cả (xem 
*Th.149—55). 


Tóng-khách-pa (1357-1419): Người sáng lập 
trường phái >Gelukpa, Phật giáo Tây Tang (xem ”VI.5 
và ”V.40). 


Vô ký (P. avyákata, S. avyãkrta): các chủ dé mà đức 
Phật tuyên thuyết không quan điểm và không chấp 
nhận bát kỳ khả năng nào như: thé giới có vĩnh cửu 
hay không, hữu hạn hay không, nguyên lý sống có 
tương đồng với cơ thể phàm trần hay không và liệu 
một người giác ngộ sau khi chết có thể được xác định 
một cách chính xác là “có,” “không,” “vừa có vừa 
không,” hay “không không cũng không có” (xem 
*Th.10, 20). 


tám nạn: hoàn cảnh bát lợi, có tám tình huống bát 
lợi, ngăn cản quá trình học hỏi và tiếp cận Phật pháp, 
gồm: địa ngục; cầm thú; ngạ quỷ; A-tu-la; nơi không có 
chánh pháp; người có khuynh hướng phi Phật giáo; 
không có năng lực tinh thần để hiểu Pháp; sống vào 
thời kỳ mà giáo Pháp chưa có (xem *V.14). 


bát thién (P. akusala, S. akusala): Mót hành dóng 
xấu, ác hoặc trang thái xấu của tâm thức duoc xuất 
phát từ lòng tham, sân, si và sẽ gây ra những đau khổ 
cho chúng sinh, ngăn cản tiến trình giác ngộ (xem 
*Th.102). 


Vajravarahi: một nữ thần theo tư tưởng Mật thừa. 








hiện thân của Du-già Không Hành Mẫu, nữ thần / hộ 
chủ trong Mật tục / Mật giáo. 


Vajrayana (Skt), ‘Kim cang thừa”, từ chỉ cho Mật 
giáo; hình thức của Đại thừa chiếm ưu thế ở Tây Tạng, 
Móng-có và Bhutan, chủ trương giáo nghĩa tức thân 
thành Phật, chứng đắc bó-dé trực tiếp với thân này 
ngay trong đời này, căn cứ tư tưởng Phật tánh bản 
hữu, tu luyện bằng quán tưởng Bón tôn qua các man- 
đà-la, và niệm tụng chú ngữ, dé thé nhập và đồng nhất 
với Bồn tôn. (xem *GI.5, 8, 9, SI.2, MI.7, VI). 


Vasubandhu: Thế Thân, người em dị bào của 
Asanga (Vô Trước), Luận sư trước theo Hữu bộ say 
chuyển sang Đại thừa Duy Thức, sinh hoạt khoảng thế 
kỷ thứ 4, tác giả của luận Câu-xá (Abhidarmako$a) rất 
nói tiếng, có nhiều ảnh hưởng, và nhiều tác phẩm xiễn 
dương giáo nghĩa Đại thừa Duy Thức (xem ”MI.5, 
*M.6, *V.64, 76). 


view on personality (P. sakkaya-ditthi, Skt. satkaya- 
drsti): thân kiến, hữu thân kiến, hoại thân kiến; y chi 
trên tồn tại của thân mà khởi kiến chấp Ngã, và Ngã 
sở, qua bốn phạm trù: nó là Ta, nó là của Ta, nó trong 
Ta, Ta trong nó; từ “nó” ở đây chỉ cho một trong năm 
uán. Tông chi, có tất cả 20 phạm trù thân kiến. 


vigour (P. viriya, Skt. virya): tinh tán, nghị lực sách 
tán tám, kiên trì tâm, trong nỗ lực đoạn ác sanh thiện. 
Một trong các ba-la-mật < perfections; và trong năm 
(thiện) căn < faculties. 


vinaya (P & Skt): luật, ti-nai-da, kỷ luật tu dao, khác 
phuc, ché ngự, được quy định thành những điều khoản 
tập thành bộ Luật điển xuất gia, gọi là Giới bón; được 
giải thích chi tiết trong bộ phận gọi là Luật tạng 
(Vinaya-pitaka) cùng với những quy định các quy tắc 
sinh hoạt thường nhật trong tăng viện, các quy tắc cử 
hành Tăng sự, các nguyên tắc giải quyết tranh chấp, 
thủ tục sám hối, và những điều nên làm và không nên 
làm, v.v... (xem *GI.7, LI.6, SI, ThIl.2, 3, *MI.4, 6, 7 và 
*M.6). 


vipassanà (P, Skt. vipa$yanà): quán, tué quán chiéu, 
một phần của tu thiền song song với samatha: chỉ (xem 





Vajrayogini, a female Tantric deity. 


Vajrayana (Skt): 'Diamond vehicle' or “Thunderbolt 
vehicle' form of Mahayana, dominant in Tibet, Mongolia 
and Bhutan, which emphasizes the direct attainment of 
awakening, even in the present life, through special 
means of identifying with the Buddha-nature already 
within oneself, including visualization of an awakened 
being with mantra recitation. (see *GI.5, 8, 9, SI.2, MI.7, 
VI). 


Vasubandhu: fourth century CE monk. Author of a 
number of works of the Mahayana »Yogacara school 
(see *MI.5, *VI.6, *V.64, 76). Probably the same person 
as the Vasubandhu who previously wrote the 
Abhidharma-ko$a, a key text of the »Sarvastivada 
school. 


view on personality (P sakkaya-ditthi, Skt satkaya- 
đrsfij: any view which takes one or other of the five 
>categories of existence as being a permanent »Self, 
belonging to Self, in Self, or containing Self. 


vigour (P viriya, Skt virya): the spiritual quality of 'get 
to it and keep at it — energy, effort, mental strength, 
perseverance. One of the »perfections and »faculties. 


vinaya (P & Skt): the monastic discipline, including a 
code of rules of personal conduct, and rules on how to 
conduct monastic business. The texts containing these 
(see ”GI.7,”LI.6, SI, Thl.2, 3, *MI.4, 6, 7, and *VI.6). 


vipassanà (P, Skt vipa$yanà): 
meditation which develops it 
1125 


‘insight and a type of 
(see *Th.132, 138, 





Kim cương thừa (S. Vajrayäna): "Xe kim cương” 
hay “phương tiện sám sét” của Phật giáo Đại thừa phó 
bién tai Tày Tang, Mông Cổ và Bu-tan, tập trung vào 
thành tựu giác ngộ trực tiếp, thậm chí ngay trong kiếp 
sống hiện tại, thông qua các phương tiện đặc biệt 
khám phá Phật tính hiện hữu trong mỗi người, bao 
gồm quán chiếu tỉnh thức kết hợp trì tụng thần chú 
(xem *Gl.5, 8, 9, SI.2, MI.7, VI). 


Thé Thân: Nhà su ở thé kỷ thứ tư CN. Tác giả của 
một số tác phẩm thuộc Phật giáo Đại thừa > Trường 
phái Du-già (xem *MI.5, *VI.6, *V.64, 76). Có thé chính 
là tác giả soạn A-ty- dat-ma Câu-xá (Abhidharma- 
ko$a), một văn tự then chốt của trường phái > Nhất 
thiết hữu bộ. 


quan điểm về thân (P. sakkaya-ditthi, S. satkaya- 
drsti): Quan niệm về bản ngã: bát kỳ quan điểm nào coi 
một trong năm nhóm hợp thành sự tồn tại là vĩnh viễn 
> cái tôi, thuộc về tôi, hoặc chứa đựng cái tôi. 


tinh tán (P. viriya, S. virya): Phẩm chát tinh thần của 
"dat được và tiếp tục” - năng lượng, nỗ lực, sức manh 
tinh thần, sự kiên trì. Một trong những phẩm chát của > 
hoàn hảo và căn. 


luật (P=Skt. vinaya): Giới luật, quy dinh về giới hanh 
dành cho Tăng, Ni, bao gồm quy tắc về quy tắc về 
cách vận hành của các trung tâm tu học Phật. Các văn 
bản liên quan (xem *GI.7, *LI.6, SI, Thl.2, 3, *MI.4, 6, 7 
và ”VI.6). 


thiền quán (P, S. vipa§yanä): “Tuệ giác” và một loại 
thiền định phát triển tuệ giác (xem *Th.132, 138, 








*Th.132, 138, *M.121—23); đặc biệt, y trên chỉ, tập trung 
quán chiếu vô thường, khổ và vô ngã. Xem thêm < 
special insight. 


volition (P & Skt. cetanà): tư (tâm sở), cố ý; tư duy 
với ý định thực hiện một hành vi (nghiệp) thiện hoặc 
bất thiện qua thân, và ngữ; tu là nghiệp của ý; sau khi 
tư, phát khởi hành động qua thân và ngữ. Theo định 
nghĩa, hành động không được phát động bởi cetanà: tư 
/ có ý, với ý định thiện hoặc bát thiện, không được goi 
là nghiệp. 


volitional activities (P. sankhàra, Skt. samskärä): 
hành: thứ tư trong năm uán « categories of existence. 
Hành quan trong nhất là tư «volition hoặc y chí / ý 
định (động lực gây nghiệp). Từ này cũng chỉ cho chi 
thứ hai (hành) trong 12 chỉ Duyên khởi, cũng gần đồng 
nghĩa với nghiệp, nhưng khác ở chỗ, nghiệp thuộc hiện 
tại, đang được thực hiện, trong khi hành chỉ cho nghiệp 
đã làm trong quá khứ và được tích lũy cho đến khi hội 
đủ duyên sẽ cho quả. 

Theo nghĩa rộng hơn, từ sarikhãrã / samskàra đồng 
nghĩa với samskata: hữu vi, khác nhau ở chỗ, hữu vi 
được nhìn từ phương diện tiêu cực, cái đã được tạo 
tác (về ngữ pháp, nó là phân từ quá khứ dùng làm 
danh từ), trong khi samskhàra: hành, được nhìn từ 
phương diện năng động (về ngữ pháp, nó là danh từ 
chỉ hành động, cùng ngữ tộc với samskata). 


way of being (P & Skt. bhava): hữu, tồn tại, trạng 
thái tồn tại, thể cách tồn tại và hành động được định 
hình chấp thủ của một người, và dẫn tới sự tái sinh kế 
tiếp. Đôi khi Anh dịch là becoming: cái / sự đang trở 
thành. 


Wheel-turning monarch (P. Cakkavatti, Skt. 
Cakravartin): Chuyén luán vuong, hoàng dé thóng nhát 
bón cháu thiên hạ không bằng vũ lực mà bằng dao lý / 
pháp; đất nước thanh bình, phồn vinh, nhân dân an 
lạc, thi hành 10 nghiệp đạo thiện; quân vương lý tưởng 
của Phật giáo; được xem là mẫu thế tục của Phật, nếu 
Ngài không xuất gia. 

Cả hai đều phú bẩm với 32 tướng hảo của đại nhân 
(xem *L.38), nhưng do xuất gia và thành Phật nên giải 
thoát sanh tử, trong khi Chuyên luân vương còn phải 





*M.121—23), especially focused on impermanence, 
>dukkha and »non-Self. See also »special insight. 


volition (P & Skt cefanä): the willing or intention 
expressed in any action of body, speech or mind, 
identified in *Th.64 with action (karma) itself. 


volitional activities (P sankhàra, Skt samskãrä): 
fourth of the five >categories of existence. The most 
important one is >volition or will (which generates 
karmic results). The term also refers, in more or less 
the same sense, to the second of the links in 
»dependent arising, where it sometimes translated as 
'karma formations'. 

In a wider sense, the term sarikhãrã / samskārā also 
refers to states conditioned by karma or any other 
conditioning factors. 


way of being (P & Skt bhava): a mode of existence 
and action shaped by the nature of a person's 
grasping, and leading on to their next rebirth. 
Sometimes translated as ‘becoming’. 


Wheel-turning monarch (P  Cakkavatti, Skt 
Cakravartin): a compassionate and just emperor. Seen 
as a secular parallel to a Buddha. 

Both are said to be born with the >thirty-two 
characteristics of a great man' (see *L.38) on their 
body, as was the case with »Gotama (see *LI.5, *L.38, 
65, *Th.61, 213, 228, *V.13). 


1126 





*M.121-23), đặc biệt tập trung vào vô thường >khổ 
(dukkha) và >phi ngã (non- Self) (xem thêm >cái nhìn 
đặc biệt). 


ý chí (P=S. cefanä): ý muốn hoặc ý định thé hiện 
trong bất kỳ hành động nào của thân, khẩu hoặc ý, 
được xác dinh trong *Th.64 gắn liên với nghiệp. 


tâm tư (P. sarikhärã, S. samskärä): yếu tố thứ tư 
trong năm »tó hợp của hiện hữu. Điều quan trọng nhất 
là > tác ý (tạo ra nghiệp quả). Thuật ngữ này cũng đề 
cập đến phần thứ hai của các sợi dây liên kết trong> 
duyên khởi, đôi khi được hiểu là “sự hình thành 
nghiệp.” 

Theo nghĩa rộng hơn, thuật ngữ hành động tác ý 
(samskärã) cũng dùng dé chi các trạng thái chịu tác 
động của nghiệp hoặc bất kỳ yếu tố điều kiện nào 
khác. 


hữu (P=S. bhava): Một phương thức tồn tại và hành 
động gắn liền bản chất nắm giữ của một người và dẫn 
đến sự tái sinh. Đôi khi được dịch là “khởi sự trở 
thành”. 


chuyển luân thánh vương (P. Cakkavatti, S. 
Cakravartin): Một vị vua nhân ái và công tư. Được xem 
như một người thế tục và hiện thân của một vị Phật. 

Sinh ra với > ba mươi hai tướng tốt (xem *L.38) như 
trường hợp của > Có-dàm (xem "LI5, *L.38, 65, 
*Th.61, 213, 228, "V.13). 








lưu chuyén trong sanh tử (xem *LI.5, *L.38, 65, *Th.61, 
213, 228, ”V.13). 


Wholesome / skilful (P. kusala, Skt. ku$ala): thiện, 
thiện xảo, khéo léo; chỉ cho hành động khéo léo, thiện 
nghiệp, thiện hành, hay tâm tư tốt đẹp, thiện tâm, phát 
khởi những hành vi tốt đẹp như bố thí, không làm hại 
các chúng sanh, có thiện ý, có trí tuệ, và cuối cùng, 
bằng tâm tư thiện xảo trong các pháp tu tập mà lần 
lượt chứng ngộ giải thoát (xem *Th.102, 111, "V.41). 


wholesome roots (P. kusala-mila, Skt. ku$ala- 
müla): thiện căn, rễ của thiện, chỉ ba yếu tố tâm lý: vô 
tham, vô sân, vô si, bản chất của tất cả những gì được 
gọi là thiện. 

Wisdom (P. paññã, Skt. prajfià): tuệ, nhận thức, một 
yếu tố tâm lý hoạt động trong mọi nhận thức; tuệ phát 
triển, tức sự khôn ngoan, hiểu biết, được tác thành bởi: 
do nghe (văn tuệ), do tư duy (tư tuệ) và do kinh nghiệm 
tu tập (tu tuệ); tuệ cao nhất, Hán thường phiên âm là 
bát-nhá, dé không nhầm với các tuệ thông tục khác 
(xem *Th.98, 143-48, *M.129 và ”V.71—3). 


world-system (P & Skt. loka-dhàtu): thế giới, thế giới 
hệ, một thế giới đơn lẻ như một hệ mặt trời, được cho 
là rộng lớn cho đến quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng. 
Có ba cấp thế giới hệ, gồm các cụm có thể so sánh với 
các cụm thiên hà: 1000 thế giới với 1000 mặt trời và 
mặt trăng hợp thành một tiểu thiên thế giới, tức hệ số 
ngàn cấp nhỏ; 1000 tiểu thiên lập thành một trung 
thiên, hệ số ngàn cấp trung; 1000 trung thiên lập thành 
một đại thiên, hệ số ngàn cấp lớn; 3 đại thiên thành 
một cõi Phật (xem *Th.62). 


yaksa (Skt; P. yakkha): dạ-xoa, một loại quy thần có 
bản tính thường gây rôi (xem *Th.5 và *M.14, 68, 96, 
108, 153). 


Yogäcära (Skt): Du-già Hành tông, trường phái triết 
học Đại thừa với tư tưởng chủ đạo rằng thế giới được 
nhận thức chỉ là ảnh hiện, ảnh tợ, của thức (xem 
*M.142—43). Yogàcara còn được gọi là Duy Thức tông. 





Wholesome / skilful (kusala (P; Skt ku$ala): a 
description applied to a good action or state of mind, as 
it arises from generosity, good-will or wisdom, harms 
no beings, and moves a person towards liberation (see 
*Th.102, 111, *V.41). 


wholesome roots (P kusala-mūla, Skt ku$ala-müla): 
generosity (literally non-greed), good-will (non- hatred) 
and wisdom (non-delusion) as the roots of >wholesome 
action. 

wisdom (P paññā, Skt prajñā): understanding, based 
on hearing / reading, then reflection, then meditation; at 
its deepest level, liberating insight (see *Th.98, 143—48, 
*M.129 and *V.71- 3). 


world-system (P & Skt /oka-dhātu): a single world- 
system is something like a solar system, seen to 
extend as far as the moon and the sun move in their 
course and illuminate. There are also: clusters of 1000 
of these; galactic clusters of 1000 of these clusters; and 
super-galactic clusters of 1000 of these galactic 
clusters (*Th.62). 


yaksa (Skt; P yakkha): a spirit-being of an often 
troublesome nature (see *Th.5 and *M.14, 68, 96, 108, 
153). 


Yogācāra (Skt): ‘Conduct of Yoga school: a 
Mahāyāna philosophical school whose key idea is that 
the world, or at least the world as we know it, is nothing 
but a mental projection (see *M.142—43). Also known 
as Cittamatra, 'Mind-only' school. 


1127 





thiện lành (P=S. ku$ala): Một hành động hoặc trạng 
thái tốt của tâm thức, phát sinh từ lòng rộng lượng, 
thiện ý hoặc trí tuệ, không gây hại cho chúng sinh và 
hướng tới giải thoát (xem * Th .102, 111, *V.41). 


gốc thiện: (P kusala-müla, S. ku$ala-müla, thiện 
căn): Lòng độ lượng (nghĩa den là không tham lam), 
thiện chí (không hận thù) và trí tuệ (không si mê) là gốc 
rễ của các >hành động thiện. 


trí tuệ (P. paññã, S. prajñä): Sự hiu biết dựa trên 
nghe / đọc, rồi suy tư và thiền định; cấp độ sâu nhất 
chính là tuệ giải thoát (xem *Th.98, 143-48, ”M.129 và 
*V.71- 3). 


thế giới hệ (P=S. !oka-dhãtu): hệ thống vũ trụ tương 
tự như hệ mặt trời, mặt trăng di chuyển theo quỹ dao 
riêng của nó và chiếu sáng. Trong dải Ngân hà (một 
Thiên hà có hệ mặt trời) còn có hàng ngàn tiểu hành 
tinh khác; có tới hàng ngàn các Thiên hà tương tự nhu 
dải Ngân hà trong không gian; siêu Thiên hà chứa 
hàng tỷ các Thiên hà (*Th.62). 


Dạ-xoa (Skt. yaksa; P. yakkha): Chüng sinh dang linh 
hồn thường gây ra những rắc rối cho thé gian (xem 
*Th.5 và *M.14, 68, 96, 108, 153). 


Du-già (S. Yogãcära): Một tông phái của Phật giáo 
Đại thừa với tư tưởng chủ đạo là thế giới, hoặc ít nhất 
là thế giới như chúng ta biết, chính là sự phóng chiếu 
của tinh thần (xem *M.142-43). Còn được gọi là Duy 
thức (Cifamafra), trường phái “tâm chi". 





Zen (Jp), Thiền, xem «Chan. Zen (Jp): see »Chan. thiền (H. chan): Một trường phái Phật giáo Trung 
Quốc nhấn mạnh vé thiền định và dao đức (xem 
*M.124—28). Ở Nhật được goi là Zen, ở Việt Nam goi 
Thiền và ở Hàn Quốc gọi là Se-on). 





1128 


